THIỆN PHÚC 


THIÊN LâMH 
B0 THOẠI 





\Zt90/17/ 


VIỆT-ANH 
VIETNAMESE-ENGLISH 


TẬP BỔN 
VOLUME FOUR 
(THI-Z) 


Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại 
Oversea Viefnarnese Buddhism 


2156 


Copyright © 2019 by Ngoc Tran. AlI rights reserved. 


No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electromc or 
mechamical, including photocopying and recording, or by any Iinformation storage or retrieval system 
without the prior wriften permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. 
However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of 
teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832. 


2157 


MỤC LỤC 
VOLUME FOUR 





Mục Lục 2157 
Lời Đầu Sách— Preface 2181 
Lời Giới Thiệu —Introduction 2187 
DCCXLV.Thích Tông Diễn: Soyen Shaku 2189 


1) Bài Học Ngủ Ngày— Lesson From Sleeping in the Daytimne 

2) Chung Thanh — The Sound oƒ the Bell 

3) Những VỊ Tăng Tích Lan—Ceylonese Monks 

4) Phật Tánh—Buddha-Nature 

5) _ Thái Độ Trong Tu Tập—Attitude in CuÌfivafion 

6) _ Trái Tùn Bốc Lửa Trong Khi Đôi Mắt Lạnh Như Tro Tàn— My Heart Burns Like Fire But My Eyes Are As Cold As Dead 


Ashes 
7) _ Trong Cối Mộng —Ìn Dreamland 
DCCXLVI.Thiên Ân: Thien An 2193 


1) Đại Quyết Tâm Trong Thiền Tập— Great Determination in Zen Practice 

2) Tâm Phân Biệ—A conceptual Mind (Discrùninating Mind) 

DCCXLVII.Thiên Bình Tùng Ỷ: Tien-p ng Ts 'ung-Ù 2195 

1) Chỗ Khói Hương Hiện Lên, Thấy Được Trời Đất!— Where the Incense Smoke Rises, Heaven and Earth May Be Seen! 

2) Gia Phong Thiên Bình— The Style oƒ T'ien-p ng s House 

3) Nhất Đảm Thiên (Một Gánh Thiền) —A Load oƒ Zen 

4) Thế Nào Là Phật?— What Is Buddha? 

3) Thiên Bình: Tùng Ỷ Lâm!— My Wrongs! 

DCCXLVIII.Thiên Cái U: Kinh Điển— Yu oƒ T'ien-kai: Scriptures 2197 

DCCXLIX. Thiên Đại Dã: Chiyono 2197 

1) Cái Gì Là Tâm? Ai Đang Nghe? Cái Gì Thấy?— What Is Mind? Who Is Hearing? What Is That Sees? 

2) Chẳng Còn Nước Trong Gàu! Chẳng Còn Trăng Đáy Nước! —No More Water in the Pail! No More Moon in the Water! 

DCCL.Thiên Đông Tông Giác: T'ien-t'ung Tsung-chueh 2198 

1) Đạo Hợp Nhất Với Cái Tối Thượng, Không Thể Đạt Được Bằng Lời!— The Way Is Uniting With the Ultimate, Is Not 
Transmmitted Through Words! 

2) Không Kiếp— The Empty Aeon 

DCCLI.Thiên Hải: Tenkei (T'ien-hai) 2199 

1) Biện Trung Chánh Pháp Nhãn Tạng— The Sôbôgenzô Benchñ 

2) Đến Cũng Tốt Mà Đi Cũng Tốt!—Coming Was Fine, Going's Fine Too! 

3) Không Có Thứ Gì Hiển Hiện Trên Thế Giới Mà Không Hiển Lộ Phật Tánh— Nothing That Is Not Genuine in Buddhism 
Is Genuine in the World 

4) Kiếp Con Người Chợt Đến Chợt Đi!— People Coming and Going! 

5) _ Tê Gia Trị Quốc Cũng Là Pháp Tu Tệp— To Manage a Household and to Govern a State Are Also Religious Practices 

6) Vạn Pháp Vô Thường Vô Ngã, Nói Dễ Hiểu Khó— Everything Is Impermanent and Has No-Self, Thỉs Is Easy to Say Buf 
Hard to Dnderstand 


DCCLII. Thiên Hoàng: Thiền Trong Từng Giây Phút— Tenno: Zen In Every Minute 2202 
DCCLIII.Thiên Kỳ Như Huyễn: Nyogen Senzaki 22/2 


1) Danh Sách Luật Một Thiền Giả Nên Theo Cả Đời—A List oƒ Rules That A Zen Practitioner Should Stick to For Le 

2) Đạo Là Gì?— What is the Way? 

3) Khi Nghe Tiếng Chó Sủa, Bạn Có Nghĩ Đến Con Chó Của Bạn Không?— When You Hear a Dog Bark, Do You Thỉnk oƒ 
Your Qwn Dog? 

4) Ở Đây Chúng Tôi Quán Tưởng Trong Im Lặng!— Shhh, We Meditate In Silence Here! 

DCCLIV.Thiên Kỳ Thụy: Nghiền Ngẫm Cái "Một" Ở Nơi Đâu, và Cái 'Một"' Quy Về Đâu?— Tien-Chỉ-Shui: Inquire Into the 
Whereaboufs 0ƒ the One, Strive to See Where the One Finally Resolves Ifselƒf 2204 


2158 


DCCLV.Thiên Lợi Hưu: Senno Rikyu 2205 

1) Thiên Lợi Hưu Và Anh Chiến Bình Tên Gia Đằng—Senno Rikyu and the Warrior Named Kato 

2) Cảm Quan Chính Xác—An Accurate Sense 0ƒ Proportion 

3) Trà Đạo—Tea Way 

DCCLVI.Thiên Mục Mãn: Ba Năm Nhuận Một Lần; Tiết Trùng Dương Ngày Chín Tháng Chín— T'ien Mu Man: Once in 
Three Years There Is a Leap Year, the Chrysanthemum Festival on the Ninth day in the Ninth month 220 

DCCLVTI.Thiên Như: T'ien-Ju 2207 

1) - Nhị Chủng Bồ Tát— Two Kinds oƒ Bodhisaftvas 

2) _ Tam Lý Tâm Duyên Quyết Định— Three Reasons 0ƒ “Mind-Conditions-Determination ” 

3) Tự Lực Tha Lực— Selƒ-Powers and Other-Powers 

DCCLVIHI.Thiên Ninh: T'ien Ning 2211 

l1) Thiên Ninh Và Đại Huệ— T'ien Ning and Ta Hui 

2) Hoặc Hữu Hoặc Vô, Như Đằng Ỷ Thọ— To Be and Noi to Be, lt Is Like a Wistaria Leaning on a Tree 

DCCLIX.Thiên Thai Đức Thiêu: T'ien-T'ai Te-Shao 2213 

1) Ai Hỏi Là Phải Lãnh Ba Mươi Hèo!— Questioners WiH Get Thirty Blows! 

2) Giọt Nước Nguồn Tào—A Single Drop oƒ the Tsao Source 

3) Nói Thấy Bát Nhã, Đó Chẳng Phải Bát Nhã; Chẳng Thấy Bát Nhã Cũng Chẳng Phải Bát Nhã— Prajna Seen Is No 
Prajna, Nor Is Prajna Unseen Prajna 

4) Tham Vấn Hoà Thượng Long Nha— Visiting Most Venerable Long-Ya 

DCCLX.Thiên Thai Tông: T'ien-T'ai Sect 2215 

l1) Lục Diệu Môn—Six Wonderful Doors 

2) Lục Tức Phật— The Six Stages oƒ Bodhisattxa Development 

3) _ Nhất Giả Nhất Thiết Giả—One Void Includes All 

4) Như Như (Như Lai tính)—Suchness (Tathafa) 

3) _ Thiên Thai Tông: Sáu Mươi Hai Ngã Kiến— T'ien-T'ai Sect: The Sixy-Two Views on Personality 

6) Tam Đế —The Threefold Truth 

7) _ Thông Giáo—Comumon Docfrine 

DCCLXI.Thiên Thai Trí Khải: T'ien Trai Chíh-Ï 2220 

1) Bảy Loại Nhị Đế—Seven Kinds oƒ Two Truths 

2) _ Bất Tư Nghì-Tư Nghì Sinh Diệt Tứ Giáo— Four Modes oƒ Teaching 

3) _ Biện Thể—To Discern the Essenee oƒ the Sutra 

4) Bồ Đề Nhân Quả Thể Nghĩa Dụng— The Essence, Meaning and Function øƒ Bodhi 

3) _ Chỉ Quán Tam Chủng— Three Types oƒ Contemplation and Samatha 

6) Chúng Sanh, Tâm, Phật Thị Tam Vô Sai Biệt— ''The Mind, the Buddha, and Sentient Beings Are Not Distincf" 

7) _ Điều Tức— Breath Control 

8) _ Huyễn Hữu Không—lllusory Existence as Empty 0ƒ Substantial Being 

9) _ Huyễn Hữu Không Bất Không— lllusory Existence as Both Empty and Not Empty 

10) Huyễn Hữu Không, Chân Lý Bất Hữu Bất Không — lllusory Existence as Empty oƑ Substantial Being, the Real Truth 
Reƒfers to "Neither Existence Nor Emptiness " 

11) Huyễn Hữu Không, Chân Lý Hữu Không Cập Bất Hữu Bất Không—lllusory Existence as Empty dƒ Substantial Being, 
the Real Truth Reƒfers to "“Existence or Emptiness, Neither Existence Nor Emptfiness"" 

12) Huyễn Hữu Không, Huyễn Hữu Bất Hữu Bất Không—lllusory Existence as Empty oƒ Substantial Being and Neither 
Existence Nor Emptiness 

13) Huyễn Hữu Vô Tự Tánh— Illusory Existence as Empty øƒ Substantial Being 

14) Không Giả Trung— Emptiness-Borrowed Form-Middle 

15) Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa— Fa Hua Hsuan I 

16) Ma Ha Chỉ Quán— Maka-shikan 

17) Năm Đặc Tính Căn Bản Của Định— Five Basic Characteristics 0ƒ Samadhi 

18) Ngũ Hối— Five Stages 0ƒ Penitential Service in T'ien-T"ai 

19) Nhị Chủng Lực— Two Kinds oƒ Power 

20) Những Đứa Trẻ Mà Con Nhà Giàu Ngôi Trong Kho Báu— Blind Children oƒ Rịch Family Siting in a Storehouse oƒƑ 
Treasures 

21) Sinh Diệt Tứ Đế— The Four Noble Truths As arising and Ceasing 

22) Thiền Môn Đạt Giả Tuy Bất Xuất Thế, Hữu Danh Ư Thời Giả— Adepts in Zen But Not Appearing in the World, Though 
Well-Known At the Từne 

23) Thực Hữu Và Diệt Thực Hữu— Real Existence and Extinction 0Ÿ Real Existence 

24) Tu Tập Và Chứng Ngộ— Cultivation and Attaiming Enlighterniment 

25) Tự Lực—Sc[f-Power 

26) Vô Lượng Tứ Đế— The Four Noble Truths As Imuneasurable 


2159 


DCCLXIHI.Thiên Y Huệ Thông: Thanh Tòng Đảo Ảnh Thùy U Kính; Lục Trúc Hàn Thanh Loạn Giáp Lưu— T'ien-I-Hui- 
Tsung: The Pine-Trees Ever Green Cast Their Shadows; a Green Bamboo Grove in RefTeshing Rustle, There Flows the 
Mountain Stream, Murmuring and Dancing 2237 

DCCLXIII.Thiên Y Nghĩa Hoài: T'ien-I Yi-Huai 2238 

1) Áo Rách Lộ Da Xương, Nhà Sập Ngủ Thấy Sao!— When Clothes Tattered, Skin and Bones Show Through; When the 
House Collapses, Then Sleep Looking At the Stars! 

2) Bậc Tông Sư Phải Đoạt Trâu Của Kẻ Đi Cày, Cướp Thức Ăn Của Người Đói—A Distinguished Teacher Must Drive 
Away the Ox From the Plowman, Grab Away the Starving Man?s Food 

3) Chữm Hót Trên Rừng; Cá Lội Nước Sâu!— The Birds Call in the Forests; the Fish Swin im the Deep Water! 

4) Gặp Gỡ Tuyết Đậu —Encountered Hsueh-Tou 

3) _ Mây Lên Nam Sơn. Mưa Xuống Bắc Sơn— The Clouds Rise Úp at South Mountain; the Rain Falls On North Mountain 

6) Nếu Chỉ Nói Bông Lông, Khác Nào Rải Tro Trong Mắt Mấy Ông!—To Have Some Pointless Discussion, Then If's Like 
Putting Cinders in Your Eyes! 

7) _ Người Không Lưỡi Nói Cái Gì?— What Does A Tongueless Man Speak? 

8) - Nhất Ngôn Khám Phá Duy Ma Cật—A Single Word Exposes Vimalakirti 

DCCLXIV.Thiền Lão: Đản Tri Kùn Nhật Nguyệt, Thùy Thức Cựu Xuân Thu!— Thien Lao: Only Know the Sun and the Moon 


0ƒ Today. Not About Past Springs and Sumuners! 2240 
DCCLXV.Thiền Nguyệt Quán Hưu: Mười Ba Lời Khuyên Đồ Chúng— Zengetsu: Thirteen Advices to His Disciples 2241 
DCCLXVI.Thiền Tâm: Thien Tam 2242 


1) Bát Khổ— Eight Sufferings 

2) Bốn Cách Đối Trị Tham Sân Si— Four Basic Ways to Subdue Greed, Anger, and Delusion 

DCCLXVII. Thiện Đạo: Shan- Tao 2246 
l1) Anh Nhi—A Just Born Baby 

2) _ Cùng Thạch Đầu Dạo Núi— Shan-Tao and Shih-T'ou Walked in the Moumtain 

DCCLXVIII.Thiện Hội: Khắp Mọi Nơi, Không Chỗ Nào Chẳng Phải Là Phật— Shen-Hui: There Is Nothing Anywhere That 


ls Not Buddha 2247 
DCCLXIX.Thiện Huệ Đại Sĩ: Cầu Trôi Nước Chẳng Trôi! —Shan-hui Ta-shih: The Bridge, But Not the Water, Flows! 2247 
DCCLXX. Thiện Huệ Và Ung Chính— Shan-Hui and Yung-Cheng 2248 
DCCLXXI.Thiện Lai Và Con Đường Hầm Ở Buzen— Zenkai and the Tunnel In Busen 2249 
DCCLXXII.Thiện Tài: Sudhana 2250 


l1) Thái Dược—Gets Some Medicine 
2) Thiện Tài Nhập Pháp Giớ—Œood Wealth Bodhisattva Enters the Dharma Realm 


DCCLXXIIL Thiết Chủy Giác: Chớ Phi Báng Tiên Sư Tôi!— Tieh-Tsui-Chiao: Do Not Slight My Late Master! 2251 
DCCLXXIV.Thiết Ngưu Đạo Cơ: Tefsugyf 2251 


1) Con Mọt Sách Giúp Khắc Bản Gỗ In Ấn Toàn Bộ Đại Tạng Kinh—A Bookworm Helped Having Woodblocks Carved to 
Publish Entire Buddhist Scriptures 

2) Thị Tịch Kệ—Death Poem 

3) Thọ Giáo Với Ba Vị Đại Thiền Sư— Studied Under Three Great Zen Masters 

4) Vừa Giảng Dạy Chân Lý Vừa Đem Lại An Sinh Xã Hội Cho Dân Chúng— Teaching the Truth and Bringing Social 
Securify For the People 

DCCLXXYV. Thiết Nhãn Đạo Quang: Tefsugen 2254 

l1) In Kinh—Printing the Sutras 

2) Tỉnh Thức— Mindfulness 

DCCLXXVI.Thiết Sơn Quỳnh: T'ie-shan Ch'iung 2255 

1) — Qui Căn Đắc Chí, Tùy Chiếu Thất Tông— When One Returns to the Root, the Meaning Is Reali:ed, But When One 
Eollows Only the Appearance, the Substance Is Lost 

2) Thiệu Long Phật Tổ Hướng Thượng Sự; Não Hậu Y Tiền Khiếm Nhất Chùy— ]ƒ You Really Wish to Atain the Higher 
Truth oƒ Buddhism, There Is Still Something Lacking in Your Understanding, There Qughí to Be a Really Final Stroke 

DCCLXXVII.Thiệu Minh Sách: Ý Tổ Đông Du—Chao-ming Tse: The Meaning oƒ the Patriarch's Coming to the East 2258 

DCCLXXVIII.Thiệu Tu Long Tế: Shao-Xiu-Long-Ji 2259 

1) Lãnh Hội Tự Nó Là Chướng Ngại, Nhưng Không Lãnh Hội Thì Không Thể Tự Tại!— To Be Understood Is Itself an 
Obstruction, But Doesn '† Understand Is Unrealied! 

2) Pháp Đầy Đủ Nơi Thánh Nơi Phàm!— Ordinary People and the Saint Completely Possess the Dharma! 

3) _ Ra Cửa Gặp Ai? Vào Cửa Thấy Ai?— Going Out, Who Do You Meet? Going In, Who Do You See? 

4) Tỉnh Ngộ Qua Câu "Cái Gì Là Vạn Tượng?" —Attained Enlightenment By the Sentence "What Is the Ten Thousand 
Eorms2"" 

DCCLXXIX.Thọ Châu Trí Thông: Shou-Chou Chỉh-T?ung 22ø1 

1) Thọ Châu Trí Thông Và Lục Tổ Huệ Năng— Shou-Chou Chỉh-T°ung and the Sixth Patriarch Hui-Neng 

2) Tánh Trí —Nature oƒWisdom 

DCCLXXX.Thoại Nham Sự Ngạn: Jui-yen Shih-yen 2202 


2160 


1) Căn Bổn Thường Lý— The Fundamental Constant Principle 

2) Gã Đeo Gông Mang Cùm!—A Fool In Manacles! 

3) _ Hãy Mau Quay Về Cứu Hàng Ngàn Sanh Linh! —Quick, Go Back and Save the Lives 0ƒ Thousands oƒ Beings! 

4)  Hoán Chủ— Hùmselƒ Called and Answered “Master ” 

3) _ Không Được Sắp Xếp!—Cannot Be Arranged! 

6) _ Tham YVết Giáp Sơn Thiện Hội— Visited Chia-shan Shan-hui 

7) _ Thế Nào Là Phật?— What Is Buddha? 

DCCLXXXI.Thomas Cleary: 2204 
1) Chỉ Quán—Quieting and Reflecting 

2) Cốt Lõi Thiền—Zen Essence 


DCCLXXXII.Thomas Wright: Tọa Thiền— Thomas Wright: Siting Meditation 2205 
DCCLXXXIII.Thối Ấn: T'ui-Yin 22065 


1) Mười Lời Khuyên Về Công Án— Ten Advices Regarding the Zen Koan 

2) Thiền Gia Quy Giám— The Mirror for Zen Studenfs 

DCCLXXXIV.Thông Biện: Thong Bien 220 

l1) Bậc Giác Ngộ— The Enlightened One 

2) Thông Biện Và Thái Hậu Ÿ Lan—T hong Bien and the Empress Dowager Y Lan 

3) Thường Trụ Thế Gian Không Sanh Không Diệt Là Phật— Eternally Dwelling in All Worlds, Unborn and Undying, That 
1s Called Buddha 

DCCLXXXV.Thông Thiền: Thong Thien 2270 

1) Sắc Là Bọt Biển, Thọ Như Bọt Nước, Tưởng Là Ảo Ảnh, Hành Như Cây Chuối, Thức Là Ảo Tưởng— Matfer Is a Heap 
0ƒ Foam, Feeling a Bubble, Perception a Mirage, Mental Formafions a Banana Tree and Consciousness an lllusion 

2) Vô Sanh —Birthlessness 

DCCLXXXVI.Thông Vinh: Tâm Không Cảnh Lặng Vượt Thánh Siêu Phàm — Thong Vinh: The Mind Is Void, the Scene ls 


Sftll, One Goes Beyond the Saint and the Ordinary 2271 
DCCLXXXVII.Thủ An Nam Đài: Đô Duyên Vô Sự Khả Tư Lương— Shou-an Nan-tai: There Is Really Nothing to Disturb My 
Serenify 2274 
DCCLXXXVIII Thủ An Thạch Qui: Shou-an Shih-kuei 2275 


1) Bị Rắn Cắn Rồi Mới Sợ Dây! —Once Biften By a Snake, Thereafter Afraid oƒ a Broken Rope! 

2) Cái Mà Ông Mới Hỏi Là Đệ Nhị Đế1— What You Just Asked Is the Second Principle! 

3) Đại Ngộ Qua Câu “Nói Chuyện Rỗng Tuếch! ”— Experienced Great Enlightenment on the Phrase “Empty Talk! ” 

4) Nhất Niệm Vạn Niên—One Thought-Moment is the Same Thỉng as a Thousand Years 

$5) Thủ An Thạch Qui Và Phật Nhãn—Shou-an Shih-kuei and Fo-yan 

6) Trước Khi Vạn Sự Khởi Lên!— Before the Ten Thousand Things Come Forth! 

7) _ Vô Tự Ngữ Là Trái Tìm Của Tên Ăn Trộm Trống Rỗng!— Wordless Words Are A Thieƒ's Heart Which Is Empty! 

8) _ Thủ An: Ý Nghĩa Và Ngôn Ngữ— The Meaning and the Words 

DCCLXXXIX.Thủ Chỉ Đại Ngu: Shou-chỉh Ta Yu 2277 

1) Hòa Với Cả Sự Sáng Rực Và Bóng Đêm— Unite with Both the Brightness and the Darkness 

2) Nếu Không Thực Chứng Bản Tánh Của Mình Đã Tôn Tại Trước Khi Vào Thai, Liền Bị Chẽ Đôi Ngay Lưng—Iƒ You Do 
Not Realize Your Nature That Existed Beƒfore the Womb, Then You Wil Be Chopped in Two at the WWaist 

3) _ Pháp Luân Chuyển Cái Gì Mấy Ông Có Biết Không?—Do You Understand What the Dharma wheel Turns? 

4) Phật Trong Phố, Một Tấm Phướn Ở Ngã Ba Đường— The Buddha Within the City, A Stone Banner at the Main 
Tutersecfion 

35) Thói Nhà Đại Ngu— The Style oƒ the House oƒ Ta Yu 

6) Tu Di Sơn Treo Đại Hùng— Mount Sumeru Suspended in the Big Dipper 

7) _ Vũ Trụ Dài Ba Tấc— The Universe Three Feet Long 

DCCXC. Thủ Đoan Bạch Vân: Shou Tuan Pai-Yun 2280 

1) Chánh Pháp Nhãn Tạng Trong Mỗi Người— Treasury oƒ True Dharma Eye oƒ Each oƒ You 

2) Lầu Quỳnh Điện Ngọc—A Jade Palace 

3) _ Nước Đọng Không Chứa Rồng—Dead Water Does Not Conceal a Dragon 

4) Sợ Người Cười —Fcar Someone”s Laughter 

3) _ Thiết Bích —An Iron Wall 

6) _ Tứ Hoằng Thệ Nguyện— Four Great Vows 

7) Vị Tại—Still Lacking 

DCCXCI.Thủ Lăng Nghiêm: The Surangama Sutra 2284 

1) Bất Khả Kiến —Not Seeing 

2) Hữu Biên— Finiteness 

3) Mạn Tập Nhân—Habis ogƒ Arrogance 

4) Mười Sáu Thứ Hữu Tướng— The Sixteen Ways in Which Forms Can Exist After Death 

35) _ Năm Loại Vọng Tưởng— Five Kinds oƒ False Thinking 


2161 


6) Ngộ Mị Hằng Nhất— Asleep or Awake, At All Tùnes Be One 

7) _ Ngũ Niết Bàn— Five Kinds oƒ Inmediate Nirvana 

8) - Nhị Chúng Điên Đảo— Two Conditions for Being Dpside Down 

9) _ Nhị Chủng Vọng Kiến —Two Kinds oƒ Dpside-Down Discriminating False Views 

10) Nhị Chủng Vô Nhân Luận— Two Theories on the Absence 0ƒ Cause 

II) Nhị Phận— Two Aspecfs 

12) Oan Tập Nhân— Habits oƒ Anùnosify 

13) Thế Giới Điên Đảo—Upside-Down State oƒ the World 

14) Quán Thế Âm Viên Thông— The Perfect Penetration oƒ Avalokitesvara 

15) Sân Tập Nhân— Habits oƒ anger (Habis oƒ hatred) 

16) Tam Thiền Thiên— Third Dhyana Heaven 

17) Tam Vị Tiệm Thứ— Three Gradual Stages 

18) Tám Phú Định— Eight Kinds oƒ Negation 

19) Tám Thứ Vô Tướng— Eight ldeas About Nonexistence 0ƒ Forms 

20) Tham Tập Nhân— Habit oƒ Craving (Habits oƒ greed) 

21) Thập Hành Ấm Ma— Ten Sfates 0ƒ Formation Skandha 

22) Thập Sắc Ấm Ma— Ten States Within the Form Skandha 

23) Thập Thụ Ấm Ma— Ten Sfates 0ƒ Feeling Skandha 

24) Thập Thúc Ấm Ma— The Ten Siates 0ƒ Consciousness Skandha 

25) Thập Tứ Vô Úy—Fourteen Fearlessnesses 

26) Thập Tưởng Ấm Ma— The Ten Siafes 0ƒ Thinking Skandha 

27) Trá Tập Nhân—Habis oƒ Deceiffulness 

28)  Tụng Tập Nhân—Habits oƒ Dispufation 

29) Tư Báo—Retributfion oƒ Thinking 

30) Tứ Chủng Biến Thường— Four Theories Regarding Pervasive Permanence 

3I) Tứ Chủng Điên Đảo— Four Upside-Down Theories 

32) Tứ Chủng Hữu Biên— Four Theories Regarding Finiteness 

33) Tứ Gia Hạnh— The Four Good Ñoofs 

34) Tứ Giới—Four Important Precepts 

35) Tứ Thiền Thiên— The Four Dhyana Heavens 

36) Uổng Tập Nhân— Habits oƒ Injustice 

37) Văn Báo—Retribution oƒ Hearing 

38) Vị Báo— Retribution oƒ Tasting 

39) Xúc Báo— Retribution oƒ Touching 

DCCXCII.Thủ Pháp Khai: Hoặc Thúc Nhị Đế Luận— Shou Fa K'ai: Treatise on the Deluded Consciousness and the Two 
Truth 2315 

DCCXCIII. Thủ Quách: Bả Miết (Ba Ba Què)— Shou-Kuo: Lame Nag 2315 

DCCXC]V.Thủ Sơ: Shou-chu 2316 

1) Ai Bị Trì Giữ Bởi ngôn Ngữ Là Những Kẻ Mê Mờ!— Those Held Úp By Words Are Deluded! 

2) Ba Cân Gai!— Three Pounds oƒ Flax! 

3) Đứng Đầu Ngã Tư Tiếp Người, Không Chứa Một Hạt Thóc, Không Trồng Một Cọng Rau!—Go Out Into the Street 
Crossings Helping People, Not Hoarding Úp One Grain oƒ Rice, Not Planting One Stalk oƒ Herb! 

4) Hoạt Cú—Non-Speaking Understandable Instrucfions from a Master 

$5) _ Người Đá Trong Lu Bán Những Quả Chà Là! —Inside the Pot, the Stone Person Sells Date-Fruit Balls! 

6) Trời Trong Chẳng Chịu Đi, Đợi Đến Mưa Uớt Đầu! — Iƒ the Weather Is Clear You Can't Go, Wait Undil the Rain Soaks 
Your Head! 

7) Văn Thù Lai Tham—Manjusri VisifS 

DCCXCYV.Thủ Sơn Tỉnh Niệm: Shou-shan Hsing-nien 2320 

1) Bên Cạnh Thành Vua Sở, Sông Nhữ Chảy Về Đông— By the Castle oƒ the King oƒ Ch'u; Eastward Flows the Stream oƒ 
Ju 

2) _ Bồ Tát, Phật và Chúng Sanh— Bodhisatva, Buddha and Sentient Beings 

3) Chơi Một Bản Đàn Không Dây— To Play a Tune on a Stringless Harp 

4) Cương Tông—Principles oƒthe Teachings 

5) _ Cứu Tỉnh Của Dòng Thiền Lâm Tế—Salvation oƒ the Lin-Chỉ Zen School 

6) Động Dung Dương Cổ Lộ, Bất Đọa Tiếu Nhân Cơ—In Deportinent, Uphold the Ancient Road, Not Letting Silent 
Euncton Fall 

7) _ Gã Mù Này Hét Loạn Để Làm Gì?— What's This Blind Fellow Shouting For? 

8) _ May Cho Ông, Trong Tay Lão Tăng Không Có Gậy!— Fortunately For You My SI4ff Isn't In My Hand! 

9) Nếu Ông Muốn Tu Thì Tu, Muốn Thiền Thì Thiền, Đơn Giản Thôi!—Iƒ Wou Want to Practice, Then Practice. Jƒ You 


Warmt to Sử, Then Sử. It's Sinple! 


2192 


10) Siêu Tứ Cú— Transcending Four Extreimes 

II) Tam Cú (Thủ Sơn: Ba Câu)— Three Phrases 

12) Tân Phụ (Thủ Sơn: Nàng Dâu Mới)— New Bride 

13) Thị Tịch Kệ—Near-Death Verse 

14) Thử Kinh— Tlús Sura 

15) Trúc Bề—Short Bamboo Stafƒ 

DCCXCVI.Thủ Trác Trường Linh: Mấy Ông Là Mấy Ông, Còn Đơn Hà Đã Luôn Mãi Mãi Là Đơn Hà!— Shou-che Chang- 
ling: You Are You, While Tan Hsia Has Been Forever Tan Hsia! 2327 

DCCXCVII.Thuân Chân: Thuan Chan 2328 

1) — Chân Tánh— True Nature 

2) Thân Là Pháp Sanh Diệt, Pháp Tánh Chưa Từng Diệt— The Body Is Born and Died, But the Nattre ogƒ All Things ls 
Neover Gone 

DCCXCVIII.Thúc Chỉ Bảo Nghiêm: Phật Là Thân Đất Xương Gỗ, Được Trang Sức Bằng Vàng—Tsu-Chỉh P'ao-yian: 


Buddha Is One Made oƒ Clay and Decorated with Gold 2329 
DCCXCIX. Thúy Nham Khả Chân: T$s 'uí-yen K'e-chen 2330 
1) Chẻ Củi Ngàn Ngày, Nhưng Chỉ Đốt trong Một Ngày!—A Thousand Days Chopping Wood, But Burning lt All In a 

Single Day! 


2) Thúy Nham Khả Chân: Kẻ Bán Muỗng Đã Đi Rồi— The Seller oƒ Spoons and Chopsticks Has Already Leƒt! 

3) Mấy Ông Có Thể Quét Được Bao Nhiêu Lá Trong Số Những Lá Rụng Năm Này?—Among the Falling Leaves This Year, 
How Many Leaves Can You Sweep Up? 

4) Người Tù Xiêng Trói Bị Kết Án!—A Manacled Prisoner Is Aceused! 

$5) _ Thúy Nham Khả Chân Và Sư Phụ Từ Minh— Ts'ui-yen K'e-chen and His Master Tzu-Ming 

6) _ Thủ Trượng Chuyển Trượng!— Hold the Staff and Shake It! 

DCCC. Thúy Nham Linh Nham: Ts 'ui-yen Ling-yen 2333 

1) _ Đại Chúng Đang Cười Ông Đấy!— The Assembly Is Laughing At You! 

2) Đừng Nói Với Người Khác Là Thúy Nham Lanh Lợi!— Don '† Tell People That Ts 1i-yen Is Clever! 

3) Mi Mao—Eyebrows 

4) Ông Xuất Gia Đi Hành Cước Mà Không Biết Lễ Bái À?— You've Lựt Home to Go on a Pilgrinage But You SH Don't 
Know How to Bow? 

5) _ Thị Đồ—Teaches His Followers 

ĐCCCI. Thúy Ví Vô Học: Ts tri-wei Wu-hsueh 2336 

1) Câu Chuyện Đan Hà Đốt Phật Gỗ— The Story "T?an-He Burn a Wooden Buddha'" 

2)  Cứng Dường La Hán—Making Oƒfƒferings to the Sacred Images oƒ Arhafs 

3) Đừng Có Xao Lãng Việc Này! —Don † Neglect lt! 

4) Kẻ Vô Học— The Uneducated 

3) _ Lãnh Hội Giáo Pháp Của Chư Phật!— Comprehension oƒ the Teaching oƒ All Buddhas! 

6) Mật Chỉ Từ Ấn Độ Qua— The Essential Meaning oƒ the First Patriarch Coming From the West 

7) _ Nay Ông Có Thể Thấy Ta. Vậy Ta Có Sở Đắc Gì?—Now You Can See Me. What Is the Result? 

8) Ở Đó Có Tre Cao, Nhưng Ở Đây Có Tre Thấp!— There's a Tall Bamboo, But Here's a Short One! 

9) _ Thế Thì Sao Nào?—So What? 

10) Thiền Bản—Give me the Zen board 

11) Trữ Tư Đình Cơ— Stop Lingering Thoughfs and Holding Back Potential 

DCCCII.Thùy Long Tuyên Châu: Qua Khe Qua Đỉnh Núi, Chống Gậy Ở Phía Đông, Chống Gậy Ở Phía Tây—Sui-Lung 


Ch'uan-Chou: Supporting Myselƒ With the Stdfƒ, Ï Cross the Stream, Ï pass Over the Mountains 2342 
DCCCHII.Thủy Lão: Căn Nguyên Vô Lượng Diệu Nghĩa Chỉ Trên Đầu Một Sợi Lông— Shui-lao: The Very Sources oƒ 
Innumerable Truths Are Perceive at the Tip oƒ One Single Haữr 2344 
DCCCIV.Thủy Nguyệt Thông Giác: Gió Thổi Mây Bay Trăng Tự Sáng— Thuy Nguyet Thong Giac: The Moon Is Bright Once 
the Wind Blows the Clouds Away 2345 


DCCCV.Thụy Nham Sư Tiến: Nếu Chỉ Theo Lời, Nghe Tiếng Của Ta, Chẳng Bằng Về Nhà Đốt Lửa Sưởi Ấm—T'sui-yen 
Shỉh-chỉn: ]ƒ You Are Merely Here to Follow My Talk and Listen to My Voice, You'd Better Retire Info Your Qwn Coffage 
and Warm Yourselves by the Fire 2346 
DCCCVI.Thuyên Huệ: Công Án Hiện Ra Trong Đời Sống Của Chính Bạn—Senne: Embodiment oƒ Koan As Your LỰc 2347 
DCCCVII.Thương Khê Liên: Con Nước Trước Mặt Ông Chảy Về Đông— Ts'ang-chỉ Lin: Eastward Flows the Mountain 


Sfream As You See lí Before Yourself 2349 
DCCCVIII. Thường Chiếu: Thuong Chieu 2349 


1) Đạo Vốn Không Sắc Tướng Âm Thanh— The Way Originally Has Neither Form Nor Sound 

2) Pháp Thân Khắp Tất Cả Chỗ— The Dharmakaya That Pervades Everywhere 

3) Rõ Được Điều Đó Thì Cần Gì Hiểu Phật Pháp! —Iƒ You Clearly Comprehend That, There's No Need to Realise Buddha- 
Dharma! 

4) Sinh Thì Vật Sinh, Diệt Thì Vật Diệt —Arising Is Things Arise, Extinction Is Things Extincf! 


2163 


DCCCIX. Thường Quan Ngũ Phong: Ch'ang-kuan Wu-ƒềng 2352 
1) Cảnh Nguy Hiểm, Người Mắc Kẹt!— The Situation Is Dangerous, the Person Get Stuek! 

2) Hòa Thượng Dã Tịnh Khước— You Too, Most Venerable, Should Shut Úp 

3) _ Không Thấy Trái Phải!—Don't See L@ƒt or Righứ! 

4) Nếu Ông Gặp Văn Thù Trên Núi Đài Thì Về Đây Chỉ Cho Lão Tăng—Iƒ You See Manjusri on Mount T'ai, Come Back 


to Show Hùn to Me 
3) Ông Đã Chê Bai Lão Tăng Rồi Còn Gì!— You've Already Slandered Me! 
DCCCX.Tịch Thất Nguyên Quang: ,Jakushitsu Genko 2355 


1) Cái Này Ta Vì Ngươi Tỏ Hiện!— Thỉs Thủng, I Show It to You Clear As Can Be! 

2) Chân Lý Sống Của Thiền Là Gì?— What About the Living Truth oƒ Zen? 

3) Đảnh Tướng—A Formal Portrait 0ƒ a Zen Master 

4) Tịch Thất Nguyên Quang Và Vĩnh Nguyên Tự Phái— Kakushitsu Genko and Eigenji-ha 

DCCCXI.Tiệm Nguyên Trọng Hưng: Chien Yuan Chung-Shỉing 235 

1) Đang Tìm Linh Cốt Tiên Sư—Looking For Relics oƒ Our Late Master 

2) _ Đạt Ngộ Từ Câu "Sanh Cũng Chẳng Nói, Tử Cũng Chẳng Nói" —Attained Enlightenment With the Phrase "Won't Say 
Alive, Won't Say Dead"" 

3) Hòa Thượng, Vì Sao Thầy Chẳng Nói?— Master, Why Didn't You Say? 

DCCCXÌHI.Tiên Nhai Nghĩa Phạm: Sengai Gibon 2300 

1) _ Chiếc Áo Đi Mưa—A Raincoat (Mino) 

2) _ Công Án “Hương Nghiêm Thượng Thụ ”— The Koan “Hsiang-Yen's Up a Tree ” 

3) Đến Một Mình, Lưu Lại Một Mình, Đi Một Mình! — To Come Alone, To Stay Alone, and to Die Alone! 

4) Giận Dữ Là Một Của Báu Cần Phải Cất Giữ Thật Kỹ ở Một Nơi An Toàn! —Anger Is A Treasure That Needs Be 
Carefully Stored In a Saƒe Place! 

3) _ Lấy Thân Mình Làm Ghế Đẩu Để Dạy Dỗ Đô Đệ!— Using His Body For a Stool In Order To Change His Disciple! 

6) Những Khóm Cúc Trong Vườn Lãnh Chúa— The Baron 's Chrysanthemuns 

7) _ Sanh Tử Diễn Tiến Đúng Theo Tiến Trình Tự Nhiên Là Hạnh Phúc— Birth and Death Happen In Accordance With the 
Natural Course Is A Real Happiness 

8) Thiền: Thi Kệ, Cầu Nguyện, Thuyết Giảng, Giai Thoại và Tham Vấn—Zen: Poems, Prayers, Sermons, Anecdofes, 


Trterviews 
9) Thiệt Tình Lão Tăng Không Muốn Chết!—1I Don't Really Want to Die! 
DCCCXIII. Tiết Giản Vấn Đạo— Hsieh Chien's Question oƒ the Way 2365 
DCCCXIV. Từnothy Freke: 2306 


1) Thiền Là Gì?—What Is Meditation? 

2) Thiền Vốn Dĩ Vô Ngã—Zen Is No-Self 

DCCCXYV.Tín Học: Tin Hoc 2367 

1) — Có Lợi Ất Có Nhiễm—To Try to Have Profit Leads to Tainted Desires 

2) Tử Thốt Mẫu Trác— The Chicks Peck from Inside oƒ the Egg, and the Hen Chỉck from Oufside 

DCCCXVI.Tính Tuyên: Giáo Pháp Của Phật Chỉ Có Một Vị Duy Nhất, Đó Là Giải Thoát— Tỉnh Tuyen: The Buddhadharma 
Has Only One Taste, That Ïs the Taste 0ƒ Deliverance 2308 

DCCCXYVHI.Tỉnh Am: Hsing-An 2309 

1) _ Mười Lý Do Khiến Chúng Sanh Phát Tâm Bồ Đề— Ten Reasons to Cause Sentient Beings to Develop Bodhi Mind 

2) Tám Cách Phát Tâm Bồ Đêề— Eight Ways to Develop Bodhi Mind 


DCCCXYVIII Tịnh Chúng: Tam Cú— Chỉng-chung: Three Phrases 2378 
DCCCXIX. Tịnh Cư Ni Diệu Đạo: Ông Ấy Chẳng Phải Là Phật—Nun Miao-t'ao's Pure abode: He Is No Buddha 2379 
DCCCXX. Tịnh Độ Tông: Quán Tưởng Môn— The Pure Land Sect: Observation Method (Visualization Method) 2379 
DCCCXXI. Tịnh Giới: Tỉnh Gioi 2361 


1) Người Đời Nay Không Thể Giống Tử Kỳ Bá Nha— Nowaday People Can '† Be Like Tzu-Chỉ and Po-Ya 

2) Nhận Tâm Ấn Từ Lão Sư Bảo Giác— Reeeived the Mind Seal đrom Master Bao Giac 

3) Tánh Của Tâm Chính Là Tánh Của Như Lai Tạng Tâm— The Nature oƒ the Mind Is the Nature oƒ Tathagata-Garbha 

4) Thầy Mưa— Rain Master 

5) Vô Tâm—Empty Mind 

DCCCXXII.Tịnh Huệ: Hư Không Không Có Sáu Tướng Tổng Biệt Đông Dị Thành Hoại— Ching-Hui: The Space Doesn'f 
Have Six Aspecfs 0ƒ Existence, General and Particular, Same and Djƒƒerence, Existing and Disappearing 2384 

DCCCXXIII Tịnh Không: Tỉnh Khong 2384 

l1) Tịnh Không Và Đạo Huệ— Tỉnh Khong and Dao Hue 

2) Thế Nào Là Phật?— What Is Buddha? 

3) Thiền Và Hành Trạng Của Loài Rồng— Zen and Dragon 's Performance 

4) Thượng Vô Phiến Ngõa Giá. Hạ Vô Trách Chùy Địa—Above Not a Rodƒ Tile to Cover Us, Below Not Enough Ground fo 
Sfick an Awl Info 

3) Trí Nhân Ngu Nhân— Wise Men and the Foolish 


2164 


6) _ Ý Tổ Và Ý Kinh Đông Dị?—Are the Meaning oƒ the Patriarchs and That oƒ the Sutras the Same or Diƒferent? 
DCCCXXIV. Tịnh Lực: Tỉnh Luc 2387 
1) — Học Đạo Nhân— Students 0ƒ the Way 

2) Tịnh Lực Và Sư Phụ Đạo Huệ— Tỉnh Luc and Master Dao Hue 


DCCCXXV.Tịnh Nhân Khải: Đầu Bếp— K'ai oƒ Ch'ing-ren: CheƑ 2388 
DCCCXXVI.Tịnh Quả Hộ Quốc: Jing-kuo Hu-kuo 2389 


l1) Cái Gã Hạ Lưu Kia!—A Low-Class Fellow! 

2) Gã Đầu Bù Tóc Rối Kia!— Blockhead! 

3) Giọt Nước Đông Thành Băng Và Mặt Trời Mọc!—A Dripping Water Turns Into Ice and the Rising Sun! 

4) Hạc Đậu Cành Thông—A White Crane Sifs in the Pine Tree 

5) _ Một Người Nói, Là Lời Đôn, Một Ngàn Người Thành Sự Kiện! —One Person Says, It's a Rumor; a Thousand Say lt, It's 
a Fact! 

6) Ông Là Đồ Lừa!—You Ass! 

7) _ Sơ Tổ Đông Du, Lừa Hà Bắc Kêu Be Be, Chó Hà Nam Sủa Quấu Quấu!— The First Patriarch's Going to the East Land, 
a Hobei Ass Brays, a Henan Dog Barks! 

8) _ Sự Ngượng Ngùng Ngay Trước Cổng Chùa!—An Embarrassment in front oƒ the Temple! 

DCCCXXVII.Tịnh Thiên: Tỉnh Thien 2390 

l1) — Thị Tịch Kệ— The Verse oƒ Death 

2) Tịnh Trí Diệu Viên, Thiền Tâm Thường Tịch— Wondrous Pure Wisdom, Eternal Peace Zen 


DCCCXXVIII.Tokugaku: Bản Lai Diện Mục— Tokugaku:Original Face 2391 
DCCCXXIX.Torio Tokuan: Đừng Bao Giờ Khởi Tưởng So Sánh Thấp Cao!—Torio Tokuan: Never Gie Rise to Ideas dƒ 

Higher and Lower! 2392 
DCCCXXX.Tô Đông Pha: Su Tung P'o 2392 


1) Tô Đông Pha và Bát Phong—Su Tung P'o and Eight Winds 

2) Lô Sơn Yên Tỏa Triết Giang Triều — Misty Rain On Mount Lu and Waves Surging in Che-Chaing 

3) Tô Đông Pha Và Một Bài Thơ Đạo— Su Tung P'o and a Religious Poem 

DCCCXXXI.Tổ Ấn Cư Nạp: Núi Tu Di Nổi Lên Giữa Biển Cả Cao 84.000 Do Tuân— Tsu-Yin-Chu-Ne: Mount Sumeru Towers 


in the Great Ocean Attaining the Altitude oƒ 84,000 Yojanas 2394 
DCCCXXXII.Tổ Nguyên: Tsu-yuan 2395 


1)  Đoạt Nhân Không Đoạt Cảnh— To Snatch Away the Person But not Snaích Away (save) the Object 

2) Tứ Liệu Giản—Four Distinctions 

3) _ Vạn Pháp Nhất Tâm —Myriad Things But One Mind 

DCCCXXXIII.Tôn Tương: Ts'un-chiang Hsing-hua 2398 

1) _ Hét Hồ Hét Loạn Để Làm Gì?— Why Do You Just Go On With Wild Random Shoufting? 

2) Không Đem Theo Tiếng Hét Từ Dốc Thiền, Chẳng Phải Đến Từ Dốc Thiền!— Did Not Bring the Shout oƒ a Precipitous 
Zen Place, Haven ft Come From There! 

3) Nhất Nhân Tác Hư, Vạn Nhân Truyền Thật—One Person Disseminates the Untrue Dharma, Thousand Disseminate the 
Truth 

4) Tôn Tương Phi Mã— Ts'un-Chiang 's galloping a horse 

3) _ Ruôi Bu Đầy Lưng Con Lừa Ngất Ngư! —On the Back oƒ a Broken-Down Donkey There Are Enough Flhies 

6) Sư Huynh TamThánh, Sư Huynh Đại Giác, và Tiên Sư Lâm Tế!— Elder Brother San-sheng, Elder Brother Da-jue, and 
Late Teacher Lin-chỉ! 

7) _ Tâm Hành—Creation oƒthe Mind 


DCCCXXXIV.Tông Bổn Và Sư Phụ Thiên Y— Tsung Pen and His Master T'ien-l 2401 

DCCCXXXV.Tông Diễn: Tong Dien 2401 

1 Có Không Hai Chẳng Lập, Ánh Nhật Hiện Lên Cao—Existence and Non-existence Are Not Established, the Sun 
Appears High in the Sky 

2) - Giới Định Huệ — Morality, Concentration, Wisdom 

DCCCXXXYVI.Tông Phong Diệu Siêu: Shôho Myôcho 2403 


1) Cổng Vân Môn —Yun Men's Kuan 

2) Diện Mạo Nguyên TIuiy— Original Counfenance 

3) Dược Thạch —Mecdicine Sfone 

4) Dưới Gâầm Cầu Gojo!— Beneath the Gojo Bridge! 

5) Tông Phong Diệu Siêu Và Đại Đức Tự— Shâñho Myôcho and Daitoku Monastery 

6) _ Hãy Đưa Nó Cho Tôi Mà Đừng Dùng Đến Tay!—Gibe l to Me Without Using Your Hands 

7) Thị Tịch Kệ—Death Poem 

8) Trời Xanh Ánh Dương Rực Sáng, Thường Hành Động Tự Tại— The Azure Heaven and the Bright Sun, Constarmtly Free 
Actfiviies 

DCCCXXXVII.Tống Thái Tông: Kình Bát—Song T'ai-Tsung: Holds a Bowl 2409 

DCCCXXXVIII.Trà Lăng Úc: Đầu Cơ Kệ— Ling-Yu: Enlightfenment Verse 2409 


2165 


DCCCXXXIX.Trác Châu Hồ Thiên: Takujô Kosen 2410 

1) Đạt Ngộ Khi Là Một Chú Tiểu Vừa Mới Lên Tám!—Attained Liberation As an Eight-Year Old Novice! 

2) Quả Là Một Kiệt Tác!—]t's A Masterpiece! 

3) Thấy Tâm Mình Bừng Sáng Khi Nghe Tiếng Một Chú Tiểu Gọi Tên Mình!—Awakened oƒ Insight When A Novice 
Called to Hừn In a Loud Voice! 

DCCCXL.Trác Châu Tú:Ông Chẳng Biết Ta Sẽ Đi Về Đâu!— Cho-chou Hsiu:You Do Not Know Where I Am Bound For!2411 

DCCCXLI.Trạch Am Tông Bành: Takuan Soho 2412 

1) Bát Nhã Bất Động —Inunovable Prjana 

2) Kiếm Đạo và Thiên— The Art oƒ Fencing and Zen 

3) Kiếm Đạo và Trí Bất Động— Fencing and Imnoyable Wisdom 

4) Mỗi Tấc Thời Gian Mỗi Tấc Vàng! —An Inch oƒ Time, A Foot oƒ Gem! 

3) _ Thân Xác Như Một Giấc Mộng!— The Body Is Like A Dream! 

6) Thiên, Hội Họa, Thư Pháp Kiếm Đạo và Dưa Muối Củ Cải Trắng!— Takuan's Zen, Paimting, Brush Paiming, Kendo 
and Pickled White Radish! 

DCCCXLII.Trạch Mộc Hưng Đạo: Dầu Ngồi Thiền Bao Lâu Đi Nữa, Bạn Sẽ Không Thành Cái Gì Cả! —Sawaki: No Matter 


How Long You Sit Doing Zazen, You WiH Never Become Anything Special! 2416 
DĐCCCXLIII.Trang Nghiêm Chứng Đạo Ca Luận: Hai Mươi Tánh Không— The Conunentary 0ƒ Abhisamayalamakara-loka: 
Twenty Natures (types oƒ Sunyafa) 0ƒ the Void 2416 
DCCCXLIV.Trang Tông Đắc Bảo— Emperor T'ang Zhuang-Ts 'ung Obtained a Precious Peari 2419 
DCCCXLV.Trần Nhân Tông Và Tuệ Trung Thượng Sĩ— Tran Nhan Tong and Tue Trung Thuong Sỉ 2419 
DCCCXLVI.Trần Thái Tông: Tran Thai Tong 2419 
1) Chẳng Kể Tăng Tục, Chỉ Cốt Nhận Được Bản Tâm—A Lay Person or a Monk, AII You Need Is to Reali¿e the Original 
Mind 


2) Giới Định Huệ— Disciplines-Meditation-Wisdom 

3) Muốn Đi Phải Dùng Xe, Muốn Rửa Sạch Thân Tâm Phải Tu Hành Sám Hối— To Move on the Road, One Needs Utili:e 
a Wagon; to Cleanse the Body and Mind, One Practice Ñepenfance 

4) Niềm Hoa Vi Tiếu —Smiling and Twirhng a Flower Beiween the Fingers 

5) _ Trân Thái Tông Và Thiền Sư Viên Chứng— Trần Thái Tông and Zen Master Vien Chung 

DCCCXLVII.Trần Thánh Tông Và Thiền Định— Tran Thanh Tong and Medifation 2423 

DCCCXLVIII.Trần Tháo: Ch'en Ts'ao 2423 

l1) Đăng Lâu —Ìn a Tower 

2) Độc Nhãn— J]ust One Eye 

DCCCXLIX.Trần Tôn Túc: Hà Xứ Lai? Hà Xứ Đáo?— The Venerable Ch'en: Where Do You Come From? Where Will You 
Go? 2425 

DCCCL, Trí Bảo: Tri Bao 2426 

1) Khổ Hạnh Và Tu Phước— Austerity and Cultivating Merits 

2) _ Sanh Không Từ Đâu Đến, Tử Chẳng Đi Về Đâu?— Birth Comes From Nowhere and Death Goes Nowhere? 

3) — Tri Túc—Confentnenf With Few Desires 


DCCCLI.Trí Bổn: Dụng Phất Tử! — Chỉh-Pen: Using the Duster! 2428 
DCCCLII. Trí Môn: Chih Men 2429 


1) Bát Nhã Thể— Body oƒ Wisdom 

2) Bốn Loại Tự Viện— Four Kinds oƒ Monasteries 

3) Liên Hoa Hà Diệp— Lotus Flower, Lotus Leaves 

4) Một Pháp Nếu Có, Pháp Thân Rơi Tại Phàm Phu! Muôn Pháp Nếu Không, Phổ Hiền Mất Cảnh Giới Ấy!—Ự There Is 
One Dharma, Dharmakaya Becomes a Commoner! Ï]ƒ the Ten Thousand Dharmas Are Lacking, Samantabhadra Loses 


Hi Realm! 
3) _ Vấn Vương Lão Sư Tác Thập Ma—To ask Old Master Vuong on What He is Doing 
DCCCLIH.Trí Nham: Bất Tịnh Quán— Chỉh-yen: Contemplation 0ƒ Impurities 2434 
DCCCLIV.Trí Nhàn: Trì Nhan 2434 


1) Niệm Đến Và Đi Như Ảo Ảnh— Thoughí(s Come and Go jJust Like IlÏusion 

2) Nuôi Dưỡng Chủng Tử Phật— To Nurture the Seed that Produces the Buddha Fruit 

3) Thế Gian Pháp Huyễn Giả, Duy Chỉ Đạo Thị Chân—AII Worldly Things Are Unreal; Only the Way (oƒ Buddhism) is 
Real 

4) Thu Phục Loài Cọp— Taming A Tiger 

DCCCLV. Trí Nhàn Hương Nghiêm: Chih-Hsien Hsiang-yen 2437 


2166 


1) Bánh Vẽ Chẳng No Bụng Đói—A Picture gƒ a Cake Can?t Satisfy Hunger 

2) Cái Này Là Cái Gì?—What Is Thís? 

3) Đạo Do Ngộ Mà Đạt, Chẳng Tại Ngôn Ngữ— The Way Is Attained By Means oƒ Enlightenment, Not By Words 

4) Đừng Hét Loạn Hét Hồ!— Don '† Make Blind Shouts or Wild Shoufs! 

3) - Hiểu Thì Hiểu, Không Hiểu Thì Không Hiểu, Thuyết Lý Làm Gì?— Your Understanding Is AII Right, But What Is the 
Use 0ƒ Hurrying So to Theorie? 

6) Nhân Lạc Hạ Thâm Tỉnh—A Man Who Is Falling Down a Deep Well 

7) _ Sinh Giải Vi Phân— Affer and Before Discrimination 

8) _ Thất Nội Nhất Đăng— The Lamp in the Room 

DCCCLVI.Trí Nhu: Đi Đông Đi Tây Chẳng Bằng Ghé Lại Thê Hiền—Chỉh-jou: Go East and West, It Would Have Been 
Better to Stop At Ch'i-Hsien 2441 

DCCCLVII. Trí Nột: Chinul 244I 

1) Bất Phạ Niệm Khởi, Chỉ Phạ Giác Trì —Don't Worry About the Rising oƒ Thoughứs, But Beware Iƒ Your Recognition 0ƒ 
Them Comes Too Late 

2) Đốn Ngộ Theo Sau Bởi Sự Tu Tập Từ Từ— Sudden Awakening Followed By Gradual Culftivation 


DCCCLVIII.Trí Oai: Ngưu Đầu Tông Đệ Ngũ Tổ— Chỉh-Wei: The F[fth Patriarch oƒ the Niu-T'ou Tsung 2442 
DCCCLIX. Trí Quang: Tử Vì Đạo—.Jnanaprabha: A Martyr 2443 
DCCCLX. Trí Tạng Tây Đường: Chih-Tsang Hsi-tang 2445 


1) Bất Không Giả Danh— Convenfional Names Are Not Empty 
2) _ Cá Và Không!— Being and Nothingness! 

3) Kinh Có Khác Đâu?—Aren't Sutras All the Same? 

4) Thiền Pháp—Zen Methods 


DCCCLXI.Trí Thành Cát Châu Và Lục Tổ Huệ Năng— Chỉh-Ch?eng Chỉ-Chou and the Sixth Patriarch Hui-Neng 2446 

DCCCLXII.Trí Thiền Sư: Zen Master Tri 2449 

1)  Gieo Chủng Tử Phật Vào Tâm Sẽ Trổ Quả Giác Ngộ— To Nurture the Seed oƒ Buddhahood, It WiH Surely Produee the 
Fruữt 9ƒ Enlighternnmment 


2) Nhìn Mà Không Thấy, Nghe Mà Không Hay, Ngửi Mà Không Có Mài—Looking But Not Seeing, Hearing But Not 
Listening, Smelling But Not Noticing the Scenf 

3) Niệm Đến Và Đi Như Ảo Ảnh!— Thoughís Come and Go jJust Like IlÏusion! 

DCCCLXIII. Trí Thường Tín Châu: Chih-Ch°ang Hsin-Chou 2451 

1) Trí Thường Tín Châu Và Lục Tổ Huệ Năng— Chỉh-Ch?ang Hsin-Chou and the Sixth Patriarch Hui-Neng 

2) _ Quan Âm Diệu Trí Lực— Kuan Yins Way oƒ Living 

DCCCLXTIV.Trí Tịch Ngộ Không: Một Hội Linh Sơn Đâu Khác Hiện Giờ?—Chỉih-chỉ: Ancient Eagle Peak Assembly is Not 


DựPcrent from the Present One 2453 
DCCCLXYV.Trì Bát: Sống Chết Chẳng Bận Lòng— Trì Bat: Don't Be Bother With LỰe and Death 2454 
DCCCLXVI.Trích Thủy Nghỉ Mục: Nhất Trích Thủy— Tekisui Giboku: A Drop oƒ Water 2454 
DCCCLXVII Triệt Ông: Di Giới— Teffo: Admonitions 2455 
DCCCLXVIII.Triệt Thông Nghĩa Giới: Thiền Không Phải Là Cách Có Giá Trị Duy Nhất Để Phát Triển Tâm Linh— Tetfsu 

Gikai: Zen Is Not the Only Valuable Way in Religious Development 2455 


DCCCLXIX.Triều Châu Đại Điên: Chỉ Cần Trừ Bỏ Vọng Tưởng, Vọng Niệm, Kiến Lượng, Tức Là Chân Tâm—Chao-chou 
Ta-tien: Putting Aside All Erroneous Imaginations, Thoughi-Construcftons, and Experiences, You WiH Come to the 


Realization 0ƒ Your True Mind 2456 
DCCCLXX. Triệu Biện: Đạt Ngộ Kệ— Chao Pien: Verse 0ƒ Enlightenment 2457 
DCCCLXXI. Triệu Châu Tòng Thẩm: Chao-chou Ts 'ung-shên 2457 


1) Ẩm Nhất Bôi Trà— Drink a Bowl 0ƒ Tea! 

2) _ Bà Tử Thâu Duẫn (Bà lão trộm măng của Triệu Châu)— An old woman 's stealing bamboo shoofs from Chao-chou 
3) Bình Thường Tâm Thị Đạo—Everyday Mind Ils the Truth 

4) Bối Rố —Can! Explain 

3) _ Bụi Trần—Dusf 

6) _ Buông Được, Bắt Được, Giết Được, Cứu Được— Freely you give, ƒreely you take away, freely you kill, freely you give ljƒe 
7) _ Cái Gì Là Thiền?— What Is Zen? 

8)  Cẩu Tử—Dog 

9) _ Chí Đạo Vô Nan— Stupid Oaƒ 

10) Chuyển Kinh— To Revohbe a Scripture 

11) Chuyển Ngữ— Turning Words 

12) Cổ Giản Hàn Tuyền— The Cold Fountain and the Ancient Stream 

13) Cứu Hỏa—Fire! Fire! 

14) Đại Thái— Big Turnips 

15) Đại Tử Nhân— Man Who Has Died the Great Death 

16)_ Đạo Đắc Tức Môn Khai— Say the Right Word and I Will Open the Door 


17) 
18) 
19) 
20) 


21) 


22) 
23) 
24) 
25) 


26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 


32) 
33) 
34) 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 
40) 
41) 
42) 
43) 
44) 
45) 
46) 


47) 
48) 
49) 
50) 
51) 
52) 
33) 
54) 
55) 
56) 
57) 
38) 
59) 
60) 
61) 
62) 
63) 
64) 


635) 
66) 
67) 


68) 
69) 


2167 


Triệu Châu và Đạo Ngộ— Chao-Chou and Tao-WŸu 

Đình Tiền Bách Thụ— The Oak Tree in the Courtyard 

Đồ Ngốc, Chỗ Nào Là Lựa Chọn và Chấp Trước?— You Dolt! Where Are Choice and Attachiment? 

Đứa Trẻ Bảy Tuổi Mà Hiểu Pháp Hơn Ta, Kẻ Ấy Sẽ Là Thầy Ta!—A Child oƒ Seven Whose Dharma ls Greater Than 
Mine, He Would Be My Teacher! 

Gặp Phật Chớ Đứng Lại; Không Gặp Phật Thì Chạy Lẹ Qua!—Not to Linger WWhere the Buddha Is; Pass Quickly Away 
Where the Buddha Is Not! 

Hài Tử Thức—Newborn Baby 

Hảo Sự Bất Như Vô Sự—A Good Thing Is Not Better Than Nothing 

Hãy Ném Bỏ Nó Đi!— Throw lí Away! 

Hãy Ngậm Miệng Chó Lại Đi! Thế Giới Hoại Diệt, Tánh Vẫn Không Diệt!— Close the Dog's Mouth! Even ]ƒ the World 
Ends, the Nature WiII Not End! 

Hãy Nói Cho Lão Tăng Biết Người Cùng Tột Được Gì?— Tell Me What the Inmost One gefs? 

Hỏa Lô Đầu Vô Tân Chủ— By the Fireside, There Is No Guest Or Host 

Hôm Nay Trời Xấu Không Trả Lời Được! — lt Is Cloudy Today and I Won '† Answer! 

Khám Am Chủ — Chao-Chou and the Hermifs 

Khám Bà— Chao-Chou Investigates the Old Woman 

Khi Nào Cái Cây Thành Phật Thì Hư Không Rơi Xuống Địa Cầu!— When a Tree Becomes a Buddha, Then the Greaf 
Void Falls to Earti! 

Lô Thoại— TaÌlk Around the Fireside 

Lộ Luận— Logical Interprefafions 

Mạc Gia Kiếm— Mo-]ia sword 

Mấy Ông Nên Cẩn Trọng Với Thứ Gọi Là Danh Sư!— You AII Must Be Careful With the So-Called Worthy Masters! 
Mu— "Vu" 

My Mao Tương Kếf— To Strike up a Friendship 

My Phân Bát Tự— Eyebrows Have the Shape oƒ the Word '"Eighf"" 

Ngộ— Enlighterinent 

Người Ấy Đâu Có Thiếu Thứ Gì!— He Doesn't Lack Anything! 

Nhãn Tiền Đại Đạo Nan Kiến Nan Kiến!— The Great Way Is Right Bđfore Your Eye, But Di[ƒficult to See! 

Nhất Hữu Đa Chủng Nhị Vô Lưỡng Ban— Impartiality and Di[ƒerence Are Not D[ferent 

Ông Chưa Vượt Ngoài Ba Câu!— You Have Not Yet Gone Beyond the Triple Statement! 

Ông Còn Muốn Lão tăng Nói Gì Nữa Đây?— What More Do You Want Me to Say? 

Phần Vấn— Chao-Chou: Counter Questionings 

Phật Là Phiền Não, Phiền Não Là Phật, Tại Sao Phải Tránh?— Buddha Is affliction, Afflictdion Is Buddha, Why Avoid 
l2 

Phật Vàng Không Độ Lò Đúc!—A Metal Buddha Not Withstand the Furnace! 

Phóng Hạ— Drop It! 

Phù Khởi — Methods That Support (raise up) All Theories 

Quỷ Hào Thần Khấp—Ghosfs Howl, Spiifs Wail 

Sáng Nay Trời Lại Nổi Gió! —It Is Windy Again Thủs Morning! 

Sao Chẳng Dẫn Hết— Why Don't You Quote Thỉs Saying in Full 

Siêu Việt Lý Luận— To Go Beyond Logical Interprefafions 

Triệu Châu và Sư Phụ Nam Tuyền— Chao-Chou and His Teacher Nan-Ch 'uan 

Tam Chuyển Ngữ— Three Turning Words 

Tặc Khứ Hậu Trương Cung— To Open Fire After the Enemy Already Leƒft 

Tâm Không Khởi Không Diệt!— Thoughts Neither Rise Nor Disappear! 

Tẩy Bát (Triệu Châu Rửa BátU)— '"'Wash Your Bowl"" 

Tẩy Cước (Tòng Thẩm rửa chân)—Ï am washing my ƒeet 

Thạch Kiều — The stone bridge oƒ Chao Chou 

Thất Hoa Bát Liệt (Thất điên bát đảo)— To be turned upside down 

Thật Khó Mà Biết Người Đó!— Di[ficult Indeed to Know the Man! 

Thể Nhập Tính Không— To penetrate the truth oƒ Emptiness 

Thị Phi Giao Kết Xứ (Phiền não là chỗ khởi lên của thị phi)— AƒflicHons are pÌaces that arised from gossips 0ƒ right and 
WFOHg 

Thiên Vương Lai Dã— The Great King Has Come 

Thục Bình Quả (Sự rơi rụng của một quả táo chín)— Ripened apples 

Tỉnh Thần Của Người Chân Chánh Cầu Thiền, Không Nam Nữ Già Trẻ!— The Spirit oƒ the True Zen Student Counds, 
Not Man, Woman, Young or OÌl! 

Tỉnh Lâu Thỉnh Giáo— Calling For Help from the Well Tower 

Tôi Đâu Có Điếc!—I Am Not Deaƒ! 


2168 


70) Túng Nhiên Ngộ Khứ, Cánh Tham Tam Thập Niên Thủy Đắc—Even Though Chao-Chou Became Enlightened, He 
Should Still Work for Another Thirty Years to Graduafe 

71) Tư Niệm Buông Lung— Wandering Thoughts 

72) Tứ Môn (Bốn cửa của Triệu Châu)— Four Gates 

73) Tự Hải Chỉ Thâm, Như Sơn Chỉ Cố— Ït is as deep as an ocean, and as sfabÌe as a mounfain 

74) Tương Thóa Nhiêu Nhĩ Bát Thủy— Supply More Water for Two People to Continue Their Discussion 

75) Uống Trà Xong Rồi Đi!— Have Some Tea Before You Leaye! 

76) Vạn Pháp Qui Nhất; Nhất Qui Hà Xứ?— Everything Reverts to One; Where Does the One Return to? 

77) Triệu Châu Và Văn Viễn—Chao-Chou and Wen Yuan 

78) Vấn Quá—Questions ffom Chao-chou 

79) Vô Tự—“WWu” 

80) Triệu Châu và Vương Thứ Sử— Chao-Chou and Governor Wang 

&1)_ Vứi Hết Đi!—Cast lí Away! 

DCCCLXXII.Triệu Văn Túc: Chúng Ta Không Nên Xem Thường Thằng Bé Này!— Chao Wen Tzu: We Must Not Underrate 
Thịs Chủ! 2512 

DCCCLXXIII.Trung A Hàm: Majjhùna Nikaya 2512 

1) Niệm Xứ—Base gƒ Mindfulness 

2) Quán Thân—Contemplation oƒ the Body 

DCCCLXXIV.Trung Ấp Hồng Ân: Chung-yi Hung Ên 2518 

1) Lục Căn Đồng Thời Hợp Ứng—Six Senses Respond At the Same Time 

2) Trung Ấp Và Ngưỡng Sơn— Chung-yi and Yang-Shan 

DCCCLXXYV.Trung Bộ Kinh: The Middle Length Discourses 0ƒ the Buddha (The Mijhamaka Sutra) 2520 

1) Ẩm Thực Tiết Độ— Moderation in Eating 

2) Bản Chất Vô Thường Của Ngũ Uẩn Thủ— The Impermanent Nature øƒ the Five Aggregafes oƒ Chnging 

3) - Chánh Pháp Thượng Xả Hà Huống Phi Pháp —All Dharmas Indeed Must Be Abandoned, Much More Un-Dharmas 

4) Chế Ngự Điền Đảo Vọng Tưởng, Bóng Tối Và Vô Minh—To Become the Conqueror 0ƒ Confusion, Darkness, and 
lgnorance 

5) _ Chín Loại Ngã Chấp Cần Phải Xả Bỏ— Nine Wrong Speculations oƒ Selfhood That Should Be Got Rid Oƒ 

6) _ Chú Tâm Cảnh Giác— Devotion to Wakefulness 

7) _ Công Đức Thân Hành Niệm— Mertts oƒ the Cultivation oƒ the Mindfulness oƒ the Body 

8) _ Hương Thiên— The Zen Fragrance 

9) _ Mười Công Đúc Của Tu Tập Thân Hành Niệm— Ten Merits oƒ the Cultivation oƒ the Mindfulness oƒ the Body 

10) Năm Phiền Trược Chưa Được Đoạn Tận—Five Shackles in the Heart 

l1) Quán Thân— Mindfulness oƒ the Body 

12) Quán Pháp — Contemplation oƒ Mind-Objecfs 

13) Quán Tâm——Contemplation oƒ Thought 

14) Quán Thọ—Contemplation 0ƒ Sensafions 

15) Tám Pháp Đưa Đến Sự Đoạn Tận— Eight Things in the Noble One?s Discipline Lead to the Cutting Oƒƒ gƒ Affairs 

16) Thân Hành Niệm Tu Tập— Cultivation oƒ Mindfulness oƒ the Body 

17) Trung Bộ Kinh: Thấy Vạn Hữu Đúng Như Thực— To See Things As They Really Are 

18) Tự Ngã Lục Tà Kiến—Six Wrong Views on the Selƒ 

DCCCLXXVI.Trung Phong Minh Bổn: Chung-ƒeng Ming-Pen 2541 

1) Huyễn Trụ Am Thanh Qui— The Rules oƒ the Illusory Dwelling Place 

2) Thập Giáo Chỉ— Ten Instructions 

3) - Vô Thường Kệ— Verse on lmpermanency 

DCCCLXXYVTI. Trung Quán: Madhayanaka 254 

1) Bất Hữu Tướng Bất Vô Tướng—Nekther With Marks Nor Without Marks 

2) Giả Dĩ Lập Nhất Thiết Pháp— Things Exist in “Derived” or “Borrowed” Form 

3) Nhất Niệm Tam TIiên— Three Thousand Realms in One Mind 

4) Thực Tại Tối Hậu— Ultimate Reality 

DCCCLXXVIII.Trùng Thông Tôn Dục: Những Lời Dạy Ngắn Gọn— Soiku Shigematsu:Some Short & Concise Teachings 2545 

DCCCLXXIX.Trừng Viễn Hương Lâm: Ch'êng-yuan Hsiang-lin 254 

1) Cứ Lấy Một Ít Thử Xem?— Take Some and See? 

2) _ Lão Tăng Bốn Mươi Năm Mới Dập Thành Một Mảnh— For Forty Years I've Hammered Out a Single Piece 

3) _ Mấy Ông Có Thực Sự Biết Nó Là Cái Gì Hay Không?—Do You Know What This Actually Is? 

4) Niệm Không Gián Đoạn! —No Separafion! 

3) Thất Nội Nhất Đăng— The Lamp in the Room 

6) Tọa Cửu Thành Lao (Ngôi Lâu Sanh Mệt)— Sitting for a Long Tùme Becomes Toilsome 

DCCCLXXX.Trương Chuyết: Zhang-Zhuo 2550 

l1) Kệ Giác Ngộ—Enlightenment Verse 


2169 


2) Khán Kinh—Sees the Sutra 


DCCCLXXXI.Trương Tam Phong: Thái Cực Quyên Thiền— Chang San Fêng: Primordial Movement Zen 2551 
DCCCLXXXII.Trường A Hàm: Tam Muội Hỏa— The Long Agama: Fire oƒ Samadhi 2552 
DCCCLXXXIII.Trường Bắc Sơn: Bồ Đề Đạt Ma Từ Tây Trúc Đến Và Biến Mất Trong Lãnh Thổ Nhà Đường —Chang Pei 

Shan: Bodhidharma Came From the Western Kingdom and Disappeared in the Land 9ƒ T'ang 2552 
DCCCLXXXIV.Trường Bộ Kinh: The Long Discourses oƒ the Buddha (The Digha Nikaya) 2552 


1) _ Bất Động Tâm Giải Thoát—Unshakeable Deliverance 0ƒ Mind 

2) Hương Thiền— The Zen Fragrance 

3) Ngũ Giải Thoát Xứ— Five Bases oƒ Deliverance 

4) Phật Di Huấn— Buddha's Last Instructions to the Sangha 

3) _ Sáu Pháp Đưa Đến Chánh Quán Định Tĩnh— Six Things That Lead to Right Reflection on Tranquility 

6) _ Thất Thánh Tài—Seven Ariyan Treasures 

7) _ Thất! Tùy Miên—Seven Latent Proclivities or Underlying Tendencies 

8) Tứ Pháp— Four Dharmas 

9) Tứ Thiền— Four Jhanas 

10) Tứ Tu Tập Thiền Định— Four concentrative meditations 

DCCCLXXXYV.Trường Khánh Huệ Lăng: Ch'ang Ch'ing Hui-Ling 2558 

1) A LaHán Tam Độc— Three Poisons 

2) Chánh Ngộ Kệ— Verse 0ƒ Genuine Enlightenment 

3) Cuốn Rèm—Rolled-up the Bamboo Screen 

4) Đầu Rông Đuôi Rắn!—A Dragon's Head But A Snake's Tail! 

3) Đừng Nói Tối Nay Khá Hơn!—Don 1 Say That It WiH Be Better Tonight! 

6) Hiểu Được Thiền Trượng Là Không Cần Học Thiền!— When One Knows the Stqff, One's LỰe Study 0ƒ Zen Comes to an 
End! 

7) _ Tận Pháp Thì Vô Dân! —In the Inexhaustible Dharma, There Are No Persons! 

8) _ Trên Con Đường Trung Đạo, Ánh Lửa Đã Lóe Ra Từ Băng Giá!— On the Middle Way, The Very Ice Shoots Flame! 


DCCCLXXXYVI.Trường Nguyên: Truong Nguyen 2565 
1) Ở Nơi Bóng Trần Mà Thường Lìa Bóng Trần— To Be in the World oƒ Light and Dust, But Always Free From Light and 
Dust 


2) Thân Khô Tâm Nguội—A Withered Body and a Cold Mind 
3) _ Trở Về Trí Tuệ Như Lai— To Return to the Tathagata's Wisdom 


DCCCLXXXVII. Trường Sa (Nhật Bản): Kinh Nghiệm Đại Giác— Chosa: Experienced Great Enlightenmenf 256 
DCCCLXXXVIII Trường Sa Cảnh Sâm: Chang sha Ching-ts'ên 2508 


1) Ánh Sáng Đại Bát Nhã Và Mắt Sa Môn— The Great Lighf oƒ Wisdom and the True Monk's Eye 

2) Du Sơnu—Wandering in the Mounfains 

3) Là Ông Thành Phật—If's You That Becomes a Buddha 

4) Làm Sao Chuyển Cái Tự Kỷ Thành Non Sông Đất Nước?— How Do We, Transforming the Selƒ, Produce Mountains and 
Rivrers and Earth? 

3) _ Lão Tăng Đang Ngôi, Còn Ông Đang Đứng— Just Now I'm Sifing; Just Now You're Sfanding 

6) Mạc Vọng Tưởng (Đừng Có Vọng Tưởng)— Not to Have Deluded Thoughis 

7)  Ngoạn Nguyệt—Enjoying the Moon 

8) - Ngôn Ngữ Bản Lai Không— Words are basically empfy 

9) _ Phật Bất Tri Hữu— The Buddhas Don't Know lt 

10) Phương Thảo Lạc Hoa—Fragrant Grasses and Falling Flowers 

11) Trường Sa Cảnh Sâm Và Sư Phụ Nam Tuyên— Chang sha Chỉng-ts 'ên and His Master Nan-Chuan 

12) Thường Trái—Paying Decbís 

13) Trăm Trượng Đầu Sào Vẫn Đứng Yên!— Atop a Hundred-foot Pole An Unmoving Person! 

14) Trọn Mười Phương Thế Giới Là Tâm Ông!—AII Worlds in the Ten Directions Are Your Mind! 


DCCCLXXXIX.Trường Sinh: Hỗn Độn— Chang-sheng 's Chaos 2575 
DCCCXC.Trường Thủy Tử Huyền— Ch'ang-shui Tsu-hsuan 2576 


1) _ Cốt Lõi Đạo Chỉ Có Thể Nắm Bắt Trực Tiếp Mà Thôi— The Essence Can Only Be Directiy Grasped 

2) Gõ Vào Một Phiến Tre Hay Gõ Vào Hw Không Đều Rơi Vào Bẫy— Tapping Emptiness or Striking the Bamboo Still Falls 
Imío the Trap 

3) Thanh Tịnh Bổn Nhiên— Pure Original Nature 


DCCCXCI.Tsu-an: Thị Tịch Kệ— Tsu-an: Death Poem 2578 
DCCCXCHI.Tsukahara Bokuden: Vô Tranh Đạo— Tsukahara Bokuden: Way oƒ Winning without Trying 2579 
DCCCXCIII.Tu Bồ Đề: Subhuti 2580 


1) — Mưa Hoa—Flower Shower 
2) Như Lai Tùy Sinh— To Be Born After the Tathagatfa 
DCCCXCTV. Tú Tài: Hsiu-Ts°ai 2592 


2170 


1) Dạ Con Tên Trương Chuyế— My Name is Zhang-Juo 

2) Tú Tài Tạo Luận—A Scholar Writes a Treatise 

DCCCXCYV.Tú Thượng Tọa: Venerable Hsiu 2583 

1) Cắt Móng Tay Còn Chẳng Có Giờ, Đâu Phí Thì Giờ Bàn Luận Với Người Khác?—No Time to Trùn Nails; Conversation 
With Others Is A Wasted Từne 

2) Tú Thượng Tọa Và Trường Sa Cảnh Sầm— Venerable Hsiu and Chang-sha Chỉng-fs 'ên 

DCCCXCYVI. Tuệ Trung Thượng Sĩ: Tue Trung Thuong Sỉ 2585 

l1) Phật Tâm Ca—Poem On Buddha-Mind 

2) Sanh Tử Nhàn Nhỉ Dĩ—At Ease with Bừrth and Death 

DCCCXCVHI.Tùng Duyệt Đâu Suất: T:ong-Yueh Tou-Shuai 2591 

1)  Cày Ruộng Mình, Chớ Phạm Mạ Người! Làm Trâu Trắng Trên Núi Tuyết! —Cultivate Own Field, Don † Steal Other 's 
Seeding! Be a White Óx on Snow Mountain! 

2) Lệ Chi—Lychees 

3) Nếu Chẳng Được Hòa Thượng Chỉ Dạy, Đã Luống Qua Một Đời!— Had It Not Been For Your Instructions, It Would 
Have Slipped Past Me My Entire LỰc! 

4) Tam Quan (Ba Cửa Ải Của Đâu Suất)— Three Barriers 

5) _ Thị Tịch Kệ— Verses 0ƒ Passing Away 

6)  Thổi Lên Một Bản Thăng Bình Nhạc, Mong Được Sanh Bình Chưa Hết Sầu!—A Light Hearted Tune on My Flue, 
Hoping People Forget a LỰctime 0ƒ Troubles! 

7) _ Thu Phong Thu Nguyệt!—Autttun Wind, Autttiun Moon! 

DCCCXCVIII.Tùng Hiển Quan Âm: Hành Đáo Thủy Cùng Xú-Tọa Khán Vân Khởi Thời— Tsung-hsien Kuan-yin: Walking 
up to the Source oƒ the Stream; Sitfing and Watching the Clouds Rise 2595 

DĐCCCXCIX.Tùng Nguyên Sùng Nhạc—Ch 'ung-yuan Tsung-yueh 25% 

1) Mật Chỉ Thiền— The Secret gƒ Zen School 

2) Người Giác Ngộ—An Enlightened One 

3) Thượng Đường— Takes the High Seat 

CM. Tùng Vân: Shoun 259 

1) Tùng Vân Và Sự Chế —Shoun and the Matter oƒ Death 

2) Tấm Lòng Người Hiếu Tử Đã Làm Thay Đổi Được Mẹ Mình— Filial Piety Had Changed His Mother 

CMI.Tùng Vĩ Ba Tiêu: Matsuo Basho 2599 

1) Một Chiều Thu! —An Autunn Evening! 

2) Một Lọn Tóc Của Người Mẹ Quá Cố!—A Lock oƒ His Dead Mothers Hair! 

3) Sau Mưa, Rong Rêu Xanh Hơn; Trước Khi Rêu Xanh, Ếch Nhảy Vào Nước, Tỏm!—After the Rain the Moss has grown 
Greener; Prior to the Greenness: A frog Jumped into the Wafter, Pom! 

4) _ Ta Gặp Một Thứ Gì Đó Còn Đẹp Hơn Hoa Nhiều! —] Saw Something More Beautiful Than Flowers! 

3) _ Tên Ăn Trộm, Bỏ Lại Phía Sau Ánh Trăng Và Song Cửa!— The Thieƒ Lẹft It Behind the Moon and the Window! 

CMII.Túy Ông Nguyện Lư: Suiwo Genro 2002 

1) Bảy Mươi Ba Năm Trêu Phật Nhạo Tổ, Lời Cuốt “Cái Gì Đây!” Kaaa!— Fooling Buddhas and Patriarchs For Seventy- 
Three Years, Final Words, What? Kaaa! 

2) Giác Ngộ Khi Nghe Tiếng Chuông Chùa! —Attained Great Enlightenment When Hearing the Sound 0ƒ a Bell! 

3) Hạng Mắt Voi Mũi Khi Trì Tụng Kinh Điển Có Ý Nghĩa Gì?—Oƒ What Use Are Worldlings oƒ Elephant Eyes and 
Monkey Noses Making a Living by Reciting Scriptures? 

4) Hãy Nghiền Ngẫm Thêm Ba Ngày Nữa— Meditate For Three More Days 

3) _ Hiếm Khi Tọa Thiền và Chẳng Bao Giờ Đọc Kinh Điển— Hardly Sit in Meditation and Scarcely Read any Scripture 

CMIII. Tuyên Hóa: Hsuan-Hua 2605 

1) Định Sanh Hỷ Lạc Địa— Stage 0ƒ the Happiness 0ƒ Producing Samadhi 

2) _ Ly H Diệu Lạc Địa— Siage dgƒ the Wonderƒul Bliss oƒ Leaving Happiness 

3) Ly Sanh Hỷ Lạc Địa— Stage oƒ Happiness Leaving Bith 

4)  Xả Niệm Thanh Tịnh Địa— Stage 0ƒ the Purity oƒ Renouncing Thought 

CMIV.Tuyên Pháp La Hán: Mười Phương Không Một Pháp Để Thấy Nghe Hiểu Biế —Hsuan-ƒa Lo-han: The Whole 


Dniverse,There Is Not a Dharma Which Can Give You As an Object oƒ Learning, Studying, or perception 2607 
CMV.Tuyết Châu Đẳng Dương: Sesshu Toyo 2007 


1) Một Họa Sĩ Tài Ba Và Một Thiền Tăng Nổi Tiếng—A Talented Painter and a Famous Zen Monk 

2) Thuyền Tuyết— Boat dƒ Snow 

CMVI. Tuyết Đậu Trí Giám: Hsueh-tou Chỉh-chien 2009 

1) Tay Của Con Giống Như Tay Phật Mà! — My Hands Are Like the Buddha 's Hands! 

2) Thế Tôn Có Một Mật Ngữ, Ca Diếp Không Dấu Nó!— The World Honored One Had a Secret Word, Mahakasyapa Did 
Not Conceal I£! 

CMVII. Tuyết Đậu Trùng Hiển: Hsueh-Tou Chung-hsien 2610 

1) Bích Nham Lục— The Blue CHỰƑ Records 


2171 


2) Buông Thì Gạch Ngói Sanh Quang, Nắm Thì Chân Kim Mất Sắc! — Letting Go, Even a Piece oƒ Tile Is Radiant; Holding 
On, Even Pure Gold Loses lís Luster! 

3) Chẳng Khởi Một Niệm, Tại Sao Có Lỗi?— Before a Single Thought Arises, Can what Is Said Be Wrong? 

4) Cứ Khoản Kết Án—Based on Some Key Poins to Conclude a Koan 

5). Dạ Đường Thủy— To Drain the Pond At Night to Catch Fish 

6) _ Gã Đầu Rồng Đuôi Rắn!—A Dragon-Head, Snake-Tailed Fellow! 

7) _ Hai Trường Hợp Quan Trọng!— Two Iimportant Cases! 

8) _ Hổ Đầu Sanh Giác Bất Hoang Thảo— The Tiger's Head Sprouts Horns as He Emerges from the Wild Weeds 

9) _ Lễ Bái và Thoại Đầu— Bowing and the Head Phrase 

10) Mời Kiếm Khách Pháp Tạng Biểu Thị Cho Hội Chúng— To Invite a Dharma-Treasure Swordian to Demonstrate Thịs to 
the Congregation 

11) Mương Rãnh Bị Ngăn Đắp và Con Người Thì Không Lãnh Hội!— The Gully Has Been Dammed Up and People Have 
Not Understood! 

12) Nghe Ngàn Lần Chẳng Bằng Thấy Một Lần!— Hearing It a Thousand Times Is Not As Good As Seeing lt Onee! 

13) Nhất Khanh Mai Khước— Everything Is Buried in One Graye 

14) Ở Ngay Bờ Mà Chẳng Biết, Không Tránh Chuyện Dời Bùn Chuyển Nước! —Don't Know You're on the River Bank, 
Don t Avoid Moving Mud and Carrying Water! 

15)  TháiA Kiếm— Taia Jeweled Sword 

16) Tổ Đăng (Đèn tổ)— Patriarchs' Lamp 

17) Tuyết Đậu Trùng Hiển và Sư Phụ Trí Môn— Hsueh-Tou Chong-Hsian and His Teacher Zhi-Men 

18) Trời Đang Mưa, Về Tăng Đường Đối Lò Sưởi!—It's Raining, Going Back to the Monks' Hail and Building a Fire in the 
Sfoye! 

19) Tự Hải Chỉ Thâm, Như Sơn Chỉ Cố—Ït is As Deep As an Ocean, and As Stable As a Mountain 

20) Vô Khổng Địch—A Flute With No Holes 

21) Vô Khổng Thiết Chùy—An Iron Hanunerhead With No Hole 

CMVIII.Tuyết Nham Tổ Khâm: Hành Trạng Tu Tập— Hsueh-Yen Tsu Ch'in: Actfs oƒ Culfivation 2ø22 

CMIX.Tuyết Phong Nghĩa Tôn— Hsueh-feng I-tsun 2025 

1) Biển Sanh Tử Chưa Qua, Sao Lại Phú Thuyền?— You Haven°t Crossed the Sea oƒ Liƒe and Death Yet. So Why Have You 
Overturned the Boaf? 

2) Cứu Lửa! Cứu Lửa!— Fire! Pie! 

3) Dũng Để Thoát—A Holed Container 

4) Đỏ Tăng—Strikes a Monk 

5) _ Đại Sự Chơn Giác—Great Teacher True Awakening 

6) Đại Xà— Turtle-Nosed Snake 

7) _ Đào Mã Thoại —Straining the Rice 

8) - Hãy Uống Trà Đi!—Please Have Some Tea! 

9) - Kình Bát— Holds a Bowl 

10) Mê Lý Ma La (Lờ mờ không rõ)— To Be Not Clear With a Subject (dừn or vague) 

11) Tuyết Phong và Nham Đầu Toàn Khoát— Hsueh-fêng and Yen-t'ou Ch'uan-huo 

12) Ông Chưa Thật Sự Gặp Đạt Ma Tổ Sư!— You Haven 't Really Met Bodhidharma! 

13) Quỷ Quật Lý, Thiền Hòa Tử (Ngay trong hang quỷ tìm kế sống)— Making One's Livehhood Within the Ghost Cayes oƑ 
Memtal Activify 

14) Quyền Thực Đông Hành— To Practice Both the Provisional and the Real 

15) Ta Đi Tay Không, Về Tay Không!—I Went With Empty Hands and Returned With Empty Hands! 

16) Thậm Ma? (Tuyết Phong: Là Cái Gì?)— What Is It? 

17) Túc Lạp—Grain oƒ Rice 

18) Vô Diện Nhân—No-Faced Man 

19) Vô Sở Trụ (Không trụ vào đâu)—Non-Abiding (No means dgƒ staying) 

20) Ý Chỉ Đạt Ma Tây Lai?— What Is the Meaning oƒ Bodhidharma's Coming From the West? 

CMX.Tuyết Thôn Hữu Mai: Văn Học Ngũ Sơn— Sesson-Yubai: Five-Mountain Liferature 2637 

CMXI.Tứ Niệm Xứ Kinh: Tư Tưởng— The Satipatthana Sutta: Thoughứs 2638 

CMXII.Tứ Thập Nhị Chương: The Sutra In Forfy-Two Secfons 2638 

1) Bạn Tặng Lễ Vật Mà Người Không Nhận, Lễ Vật Ấy Trở Về Với Bạn— You Give A GứI, the Person Does Not Wat It, the 
G† Still Yours 

2) Biết Được Đời Trước Và Hội Nhập Được Đạo Chí Thượng— Know Past Lives and Atfain the Way 

3) Cuộc Sống Vật Chất— Mafterial LỰe 

4) Đắc Đạo—To Attain Enlightenmenf 

35) Hướng Đạo Tâm— Mind Is Like a Supervisor 

6) Khả Lậu Tử—Skin Bag 

7) _ Tứ Thập Nhị Chương: Không Căng Không Chùng—Between Slack and Taut 


8) 
9) 
10) 


11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 


2172 


Kiến Đạo— To See the Way 

Ngoại Hình Tu—Oufter Practices oƒ the Body 

Người Tu Tập Và Những Khúc Gỗ Trôi Ra Biển— Practitioners and Floating Pieces oƒ Woods in the Water Drfffing to 
the Sea 

Nhất Nhân Đấu Vạn Nhân—Single Person Who Fighis Against Ten Thousand 

Phun Nước Miếng Lên Trời—Spit up in the Sky 

Sinh Mạng Của Con Người Tôn Tại Bao Lâu?— How Long Is the Human Lƒespan? 

Tâm Thái— State 0ƒ Mind 

Tất Cả Đều Không Có Ngã—All Are Without a Selƒ 

Thân Cận Đức Như Lai— To Stay On the Site 0ƒ the Buddha 

Thuận Dục Câu Danh— Follow Emotion and Desire and Seek for Fame 

Tỉnh Luyện Kun— Refined Metal 

Tối Thắng Quang Minh Lực— Greatest Strength and Utnost Briliiance 

Tránh Xa Dục Lạc—Stay Away From Desires 

Trâu Chở Nặng Đi Trong Bàn Sâu —Ox That Carries a Heavy Load Through Deep Mud 

Tu Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, Vô Chứng—CỈItvation oƒ No Thoughứs, No Dwelling, No Culftiwation, and No 
Accomplishment 


CMXIII.Từ Bi Kinh: Người Ngay Thẳng Và Chánh Trực— The Metta Suta: The Master Is Also Known As Saccanama 2645 
CMXIV.Từ Minh Sở Viện: Tzu-Ming Ch'u-yuan 2045 


1) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
7) 
8) 
9) 


10) 


11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 


Bảng Tự—Signpost 

Bồn Thủy— Bowl oƒ Water 

Can Đầu Tiến Bộ— Top dƒ a Pole 

Chấp Thoán (Thổi Lò)— Tends the Hearth 

Chỉ Cốt Tâm Truyền!—It May Only Be Transmiffed by the Way oƒ Mind! 

Đạp Trước Bất Sân— To be Stepped On without Anger 

Đạt Ngộ— To Attain Enlighfenment 

Đây Là Cây Gậy Nam Tuyền Tự, Còn Kinh Ở Đâu?— Thi Is the Nan-Chuan Temple StaqfJ, Where Id the Sutra? 

Đứng Trên Đầu Sào Trăm Bộ, Người Ta Sẽ Đi Đâu?— To Stand on the Tip oƒ a Hundred-Foot Pole, How Do You Go 
Eurther? 

Gặp Kiếm Khách, Chỉ Bảo Kiếm; Không Phải Thi Nhân, Đừng Đưa Thơ— To Meet a Swordsman, Show the jJeweled 
Sword; Don t Oƒffer a Poem Iƒ He Is Not a Poet 

Gậy Đây, Còn Sư Tử Đâu?— Here's My Stafƒ, Where's the One Lion? 

Giờ Mới Biết Đạo Của Lâm Tế Vượt Ngoài Thường Tình!—It°s Knowing the Extraordinary Emotion oƒ Lin-Chỉh?s Way! 
Hành Tâm— Practice 

Hổ Thanh— The Tiger Roar 

Khóa Vàng Vô Tác— The Golden Lock oƒ Non-Action 

Lâm!— Wrong! 

Liên Hát (Hét Liên Tục)— Consecufive Shoufs 

Luận Bổng—Asks About Three-Score Blows 

Một Chiếc Gậy Làm Bằng Cây Liễu —A Willow-Wood Stqff 

Nhất Ngôn Tứ Mã—One Word and a Four-Horse Team 

Phần Vấn— The Counter-Questioning 

Suốt Đời Chớ Rời NúU—In an Entire Lifelime, Never Leaving the Mounfain! 

Thoát Hài— Takes Qƒƒ a Shoe 

Thuốc Nhiều Lắm Bệnh!— The More Medicine the Worst the Disease Becomes! 

Tịnh Bi Thiền Sư—Zen Master Compassionate Clarity 

Trúng Phong!— To Feel a Paralizing Wind! 


CMXYV. Từ Phước Như Bảo: Tsu-ƒu Ju-pao 2655 


1) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 


Ăn Cơm Xong Uống Ba Chén Trà —Aƒfter the Rice, Three Cups oƒ Tea 

Chỗ Cấp Thiết Của Nạp Tăng— The Ultimate Condition oƒ a Patch-Robed Monk 

Hành Trạng Tu Tập—Acts and Culftivafion 

Khổ!— Misery! 

Ném Bồ Đoàn Xuống!— To Throw the Cushion Down! 

Nếu Không Lãnh Hội, Tức Lão Tăng Dối Gạt Mấy Ông! —]ƒ You Don't Understand, Then I've Deceived You! 
Ngồi Lên Bồ Đoàn Thì Khá Hơn!— To Sit on the Cushion Is Befter! 

Ông Đang Hỏi Ai Câu Hỏi Nầy Vậy?— Oƒ Whom Are You Asking Thỉs Question? 

Ông Đóng Cửa Dàm Lão Tăng!— Close the Door for Me! 

Từ Khi Trụ Trì Đến Nay, Lão Tăng Chưa Từng Làm Mà Mắt Ai!—Since I Became Abbot, I've Never Blinded a Monk's 
kye! 


CMXYVI.Từ Vân: Jiun Sonja 2657 


2173 


1) Lời Khuyên Lơn Và Khuyến Tấn Của Mẹ—His Mother's Advice and Encouragement 

2) Một Tăng Sĩ Chân Ngôn Thực Hành Nghiêm Túc Việc Thiền Định—A Shingon Monk Who Also Seriously Practiced 
Zen Meditation 

3) Từ Vân Qua Bức Thư Pháp "Bất Muội"—.]iun Sonja Through the Calhigrapher "Not Deluded"" 

4) Ta Thường ỚT, gỉ Đỉnh Linh Thứu!—I Am Always on the Vulture Peak! 

CMXYVII.Tử Hồ Lý Tông: Tzu-Hu L¡ Tsung 2661 

1) Động Với Chẳng Động Là Cảnh Giới Nào?— Wriggling or Not Wriggling In What Realims? 

2) _ Tử Hồ Lý Tông Và Lưu Thiết Ma— T:u-Hu L¡ Tsung and Liu T'ieh-Mo 

CMXVIII.Tử Thuân Đan Hà: Zhi-Chun Dan-Xia 2602 

1) Mầm Nẩy Trên Cây Khô; Hoa Héo Không Giữ Được!— Blossoms Sprout on a Dead Tree; They Wither, Unsustainable! 

2) Mọi Sự Đều Bị Dẹp Bỏ— Everything Is Cast Qƒƒ 

3) Mở Toát Vũ Trụ—Split Open the Universe 

4) Ngọc Nữ Đêm Mang Thai!—A Jade Woman Conceives in the Night! 

3) _ Ngươi Còn Ôn Ào Thế Sao, Hãy Đi Đi!— You Are Still Disturbed, Go Away! 

CMXIX.Túc Lự: Ngay Lúc Ấy, Chẳng Thấy Có Vật, Chẳng Thấy Có Thân, Cũng Chẳng Biết Có Quả Báo!— Tuec Lu: I Din't 


See Thỉs Thing, Nor My Own Body, Nor Karmic Retribution! 2663 
CMXX.Tương Đàm Minh: Sơn Liền Đại Nhạc, Thủy Tiếp Tiêu Tương— Chiang-T'an Ming: The Mountain Here Belongs to 
the Ta- Vueh Range and the Stream Runs Into the Lake Chiao-Chiang 2004 
CMXXI.Tương Ưng Bộ Kinh: The Samyutta Nikaya (The Kindred Sayings or Connected Discourses) 2604 


1) - Bài Giảng Về Lửa—Discourse on Fire 

2) Định Căn— Faculty oƒ Concenfrafion 

3) _ Lợi Ích Cho Tự Ngã— The Dharma Exposition Applicable to Oneselƒf 
4) Mọi Thứ Đang Bốc Cháy —Samyuffa Nikaya: All Is on Fire 

$5) _ Pháp Duyên Khởi— The Environmental Cause oƒ AII Phenomena 


CMXXII. Tường Quan Chiếu Khoan: Bốn Bậc Hành Giả— Tuong Quan Chieu Khoan: Four Classes oƒ Culfivafors 2070 
CMXXIII.Tượng Pháp: Sáu Mươi Tuổi Vẫn Chưa Quét Sạch Lũ Sư Hổ Mang Trên Đời! —Zobo: Sixty Years oƒ Ages, I StiH 

Didn t KIH AII the Imitation 2Zen in the World! 2076 
CMXXIV.Tỳ Bà Thi Như Lai: Vipashin Tathagatfa 2077 


1) Tỳ Bà Thi Như Lai Kệ Tụng— The Verse oƒ Vipashin Tathagafa 

2) Phật Tảo Lưu Tâm—A Buddha Long Ago Set His Mind 

CMXXYV.Tỳ Lô Giá Na: Đại Nhật Như Lai hay Quang Minh Biến Chiếu — Vairocana Buddha: The All-Hluminating One 2678 
CMXXVI.Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ: Tâm Ấn Là Tâm Được Phật Ấn Chứng Về Chân Lý Bằng Trực Giác— Vinitaruci: Mind Seal is 


Mental Impression, Independent oƒ the Spoken or Written Word 2078 
CMXXVII.U Ba Khin: Chánh Niệm Ngay Trên Hơi Thở—U Ba Khin: Mindfulness on Your Breathing 2080 
CMXXYVIII.Ungo Kiyô: 2082 


1) Một Điều Như Thế!— Such A Thing! 

2) Thị Tịch Kệ—Death Poem 

3) Thiền Trên Những Đỉnh Núi!— Medifation on Mountain Tops! 
4) Vòng Tròn Trống Rỗng!— Empty Cicle! 


CMXXIX.Unko: Minh Đăng Chiếu Diệu —Unko: Wonderƒfully IIhuninated Heart Lamp 2685 
CMXXX.U Pandita Sayadaw: Ngay Trong Kiếp Này! —U Pandifa Sayadaw: In This Very LỰe! 2086 
CMXXXI.Utame: Không Bị Phân Tâm!— Utame: Undistracted! 2086 
CMXXXIIL.Ứng Am Đàm Hoa: Thố Dụng Tâm Thoại (Dụng Tâm Sai Lâầm)— Ving-an T'an-hua: The Wrong Applications oƑ 

Mind 2087 
CMXXXIII.Ứng Chân Đam Nguyên: Ying-Zhen Tan Yuan 26088 


1)  Cúng Giỗ Đầu Tiên Sư Huệ Trung— Held A Memorial Banquet on the First Anniversary oƒ Hui-Chung 's Death 

2) Ở Nơi Nào Mà Quốc Sư Thấy Con?— Where Did You See Me? 

3) _ Ta Không Tưởng Là Ông Đã Tới Cảnh Đó!—I Didn't Imagine That You'd Reached That State 

4) Thanh Mai—Green Plus 

5) _ Vòng Tròn Của Tiểu Sư!— Little Monk's Cirele! 

CMXXXIV.Uơng Quật Ma La: Angulimala 2690 

1) — Hãy Dừng Lại!—Stop! 

2) _ Ương Quật Sản Nan—Angulimala and the DỤƒicult Delivery 

CMXXXV.Uu Ba Cúc Đa: Upagupta 2691 

1) Một Người Thủ Đà La Trở Thành Tổ Thứ Tư Dòng Thiền Ấn Độ—A Sudra Man Became the Fourth Indian Patriarch 

2) Ưu Ba Cúc Đa Sẽ Thành Phật, Nhưng Không Phải Là Đẳng Giác Phật— Upagupta Would Become a Buddha But Not a 

Sambuddha 

CMXXXVI.Uu Bà Tắc Kinh: Nhân Sinh Quan Vũ Trụ Quan Phật Giáo— Upasaka Sutra: Buddhist Outlook on Le and World 
2692 

CMXXXYVII.Vạn An: Man-An 269% 


2174 


1) _ Đừng Đổ Thừa Cho Bất Cứ Thứ Gì Cản Trở Chúng Ta Tu Tập Thiền Quán—Do Not Blame On Anything That Stops s 
Erom Meditation Practice 

2) - Lục Trần Là Thiền, Dục Vọng Là Đạo— The Six Senses Are Themseles Meditation, Sensual Desires Are Themselves the 
Way 

3) _ Vạn Pháp Đều Là Bóng Dáng Của Tâm—All Dharmas Are Manifestafions oƒ Mind 

4) Vọng Niệm Đáng Sợ Hơn Loài Rắn Độc— False Thoughts Are More to Be Feared Than Poisonous Vipers 

CMXXXVIII.Vạn Hạnh: Van Hanh 2698 

1) Khả Năng Tiền Tri Vãng Giám— His Ability to Predict Future Incidents and Insight Imto the Past 

2) Lý Khởi Lê Một— Ly Dynasty Rised, Le Dynasty Sinked 

3) Nhất Kỳ Vô Thường—Impermanenee in Each Moment 

4) Thân Vô Thường — Imperimmanence oƒ the Body 

35) _ Viên Dung Ba Cõi— Penetrating the Three Realms oƒ Past, Present, and Future 

6) Vô Thường Kệ— Verse 0ƒ lmperinanence 


CMXXXIX.Vạn Tùng Hành Tú: Thong Dong Lục— Wan-Tsung Heng Hsiu: T°ung-Jung-Lu 2703 
CMXL. Văn Chuẩn Lặc Đàm Pháp Hội: Wen Chun Le-tan Fa-hui 2704 


1) Văn Chuẩn Lặc Đàm Và Chân Tịnh— Wen Chun Le-T°an and Chen-Chỉng 
2) Hôm Nay Sáu Tai Không Hòa Hợp!—Six Ears Are Qut Qƒ Harimony Today! 
CMXLI.Văn Thù Sư Lợi: Bất Lai Tức Lai, Bất Kiến Tức Kiến— Manjusri: Not Coming Means Coming; Not Seeing Means 


Secing 270 
CMXLII.Văn Thù: Tiền Tam Tam Hậu Tam Tam—Zen Master Wen Shu: Three and Three Before, Three and Three Behind 
2706 

CMXLIII Văn Viễn và Sư Phụ Triệu Châu— Wen-yen and His Master Chao Chou 270 
CMXLIV. Vân Cốc: Ai Là Kẻ Niệm Danh Hiệu Phật A Di Đà?— Yun Ku: Who Is the One Who Recites the Name oƒ Andtabha 
Buddha? 2708 
CMXLV.Vân Cư: Yun-chu 2709 


1) Vân Cư Và Cao Tăng Truyện— Yun-Chu and the Biographies oƒ the Great Monks 
2) Độc Uu—Unique Outstandingness 


CMXLVI.Vân Cư Giản: Duy Ma, Kim Túc Như Lai— Yunju Jian: Vimalakirti, the Golden-Millet Tathagafa 2709 
CMXLVII. Vân Cư Năng: Như Hà Thị Phật (Phật là ai?)— Yun-Chu Neng: What or Who ïs the Buddha? 2710 
CMXLVIII.Vân Cư Tê: Cái Gì Đến Làm Gì?— Yun-chu Ch'i: What Is It That Thus Comes to Me? 2712 
CMXLIX. Vân Cư Thiện Ngộ: Tăng Bị Xà Giảo— Yun-ju Shan-wu: A Monk Is Bitten by a Snake 2712 
CML.Vân Cư Tích: Yun-chu Hs¡ 2712 


1)  Cảnh—Sight 

2) Hiểu Hay Không Hiểu?—Does Know or Does Not Know? 

CMLI.Vân Môn Đạo Tín: Không Hiểu Là Được, Ai Giải Thích Thì Mất Mạng— Yun-men T'ao-hsin: It Is AII Right That You 
Đo Noót Understand; He Who Interprets Loses LỰc 2714 

CMLII.Vân Môn Văn Yển: Yun-men Wên-yen 2714 

1) Ai Người Không Bệnh?— Yun-Men: Who Is That Never Becomes Sich? 

2) _ Ái Ngập Đôi Đầu Kiến Trượng Lục Kim Thân— Yun-Men: One Sees the Sixteen-Foot Golden Body oƒ Buddha in a Heap 
9ƒ Dust 

3) _ Bát Yếu — The Eight Essential Things oƒ the Yun Men Sect 

4) Chiết Bán Liệt Tam— Split in Two, Torn in Three 

3) _ Chung Thanh Thất Điều— Putting on Seven-Piece Robe at the Sound oƒ the Bell 

6) _ Cổ Phật Dữ Chánh Trụ—Ancient Buddhas and the Pillar 

7) _ Cước Bả (Vân Môn Bị Dập Chân)— The Leg Broke 

8) - Dược Bệnh Tương Ứng Điều Phục (Thuốc Bệnh Trị Nhau)— Medicine and Disease Subdue Each Other 

9) Đại Ngộ—Greaf Enlighfenment 

10) Đảo Nhất Thuyết— Upside-Down Statement 

11) Đối Nhất Thuyết (Vân Môn Giáo Lý Một Đời)— Appropriate Statement 

12) Đông Sơn Hành Tại Thủy Ba Thượng (Núi Đông Đi Trên Sóng Nước)— The Eastern Mourtains Move Over the Waves 

13) Hoán Viễn— Calls Attendant Ch'êng-yuan 

14) Hoàn Phạn Tiền Lai (Trả Lại Tiền Ăn Ở)—Return to Me the Money for Your Room and Board 

15) Hồ Bỉnh— Vun Men's Cake 

16)_ Khai Mở Đệ Tam Nhãn (Mở Ra Con Mắt Thứ Ba)— To Open the Third Eye 

17) Khoái Tiện Nan Phùng (Cơ Hội Tốt Ngàn Năm Khó Gặp)—An Opportumity in a Thousand Years 

18) Kiến Sắc Minh Tâm— To See Form and Enlighten the Mind 

19) Lãng Tử Hồi Đầu—A Turn-About Vagabond 

20) Lộ Tự—“Exposed” 

21) Lục Bất Thâu (Lục Căn Bất Thâu Lục Trần Lục Thúc)—Six Do Not Take lt In 

22) Lưỡng Bệnh Hành Giả— Practitioners with Two Kinds oƒ lllness 


23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 
32) 
33) 
34) 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 
40) 
4I) 
42) 
43) 
44) 
45) 
46) 
47) 
48) 
49) 
50) 
51) 
52) 
33) 
54) 
55) 
56) 
57) 
38) 
59) 


2175 


Vân Môn và Mục Châu — Yun-Mên and Mu-Chou 

Nhận Tông Ấn Từ Tuyết Phong— Received Affinity From Hsueh-Feng 

Nhất Khúc—A Chinese Classical Music 

Nhất Tự Quan— One Word Barriers (Monosyllabic Word Barriers) 

Nhất Tự Thiền—One-word Zen 

Nhật Nhật Thị Hảo Nhật (Ngày Nào Cũng Là Ngày Tốt)— Any Day Is a Good Day (Everyday Ils a Good Day) 
Nội Châu — Within There Is a jJewel 

Pháp Thân Khiế!t Phạn— The Dharmakaya Eats Food 

Phi Thế Tục Phú —Unworldly Riches 

Phường Bị Gạo Vô Dụng!— Good-For-Nothing Rice Bag! 

Quan!— Kwan! 

Quang Minh— Everybody Has a Light 

Sa Môn Hạnh — Sraimana 's manner 0ƒ action 

Tam Bệnh— Three Popular Kinds oƒ Zen lllness 

Tam Châm Ngôn— Three Qualificafions 0ƒ a Zen Word 

Tam Cú— Three Necessary Instructfions 

Tam Nhật (Vân Môn: Ba Ngày)— Three Days 

Thanh Sắc (Vân Môn: Văn Thanh Ngộ Đạo)—Attaining Enhightenment When Hearing the Sound 
Thất Thông— Loses His Powers 

Thể Lộ Kim Phong— The Body Exposed in the Golden Wind 

Thỉ Quyết— Dried Shitstick 

Thiền Ngữ— Zen languages 

Thỉnh Chuông—Striking the Bell 

Thoại Đọa— Misspoken WWords 

Thuyết Giáo— Sermon 

Thược Lan Hoa— Flowering Hedge 

Tiếng Chuông Và Tính Không Chân Thật— The Sound dƒ the Bell and True Emptiness 
Tô Lư (Tố Rô)— “So be it!” 

Tông Môn Lão Tăng Ngang Dọc Tự Do! —In My School There Is Absolute Freedom! 
Tổng Thể Trọn Vẹn—A Whole, Complete, and Perfect Tofality 

Trân Trần Tam Muội— Every Atom Samadhi 

Trí Của Bậc Cổ Đức—Ancient Masters° Saying 

Trụ Trượng— StaƒƑ 

Trụ Trượng Hóa Long— Staƒf Changes imto a Dragon 

Tu Di—Mount Sumeru 

Văn Thanh Ngộ Đạo—Affatining Enlighfeniment When Hearing the Sound 

Y Nhiên Chỉ Tại Cựu Khòa Quật Lý (Vẫn Còn Ở Trong Hang Ổ Như Trước Đây)—Just Inside the Same Old Den 


CMLIII Vân Nham Đàm Thạnh: Yun Yan T?an-Shêng 2756 


1) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 


Cần Múa Thì Múa, Cần Nghỉ Thì Nghỉ!— Wanted Confrol, They Were Under Confrol; Wanted Loose, They Ran Loose! 
Cuối cùng Dược Sơn Thấy Hải Huynh!— Yao-Shan Has Finally Seen Elder Brother Hai! 

Vân Nham Đàm Thạnh và Dược Sơn— Yun Yan T?an-Sheng and Yao-Shan 

Đại Bì TIiên Nhãn— The Hands and Eyes oƒ the Bodhisattva oƒ Great Coimpassion 

Đại Sự Không Trụ —Great Teacher No Abode 

Đừng Đoán Uổng Công, Hãy Tới Hỏi Xem!—Don't Waste Your Từne to Guess, Let's Come and Ask! 
Hồn Đá Ngoài Cửa Thành Đông Quảng Châu —A Stone at the East oƒ the City Gate 0ƒ Kuang-Chou 
Lao Tác Thiền— Work in Zen Monasteries 

Một Con Mắt— An Eye 

Một Túc Sáu, Sáu Tức Một! —One Is Six, Six Is Qne! 

Nấu Trà— To Make Tea 

Nhất Cú Bách Vị One Hundred Tastes in One Phrase 

Nói Được Lại Chẳng Nói!— What He Answers Is Not Spoken! 

Phật Xưa! Phật Xưa! —An Ancient Buddha! An Ancient Buddha! 

Sư Tử Múa—A Lion Dances 

Thông Thân Thị TIuủ Nhãn— The Whole Body is Ear and Eye 

Thụ Khởi Tảo Tuệ (Đưa Chổi Lên)— Held up the Broom 


CMLIV. Vân Phong (Việt Nam): Yun-fÊng 2752 


1) 
2) 


Cái Nắm Tay— Fist 
Thế Nào Là Chỗ Không Sống Không Chết?— What Are the Non-birth and Non-death Matters? 


CMLV.Vân Phong Chí Tuyên: Yun-ƒêng Chỉh-ch 'uan 2763 


2176 


1) Trăng Soi Đáy Nước Chẳng Lưu Hình— The Moon Reflected Deep in the Pool But the Water Shows No Trace 6ƒ Its 


Penetration 
2) Vô Công Dụng Hạnh — Manner oƒ Action Without Eƒƒfort 
CMLVI.Vấn Nhị Bách Úc và Đức Phật— Sronakotivimsa and the Buddha 27⁄4 
CMLVII.Vận Am Phổ Nham: Yun-an P'u-yen 27655 


1) Lâm Tế Khất Thực— Lin Chỉ Asks for Alms 

2) Phản Y—Returns the Vesunent 

CMLVIII.Vi Diệu Pháp: Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện— Abhidharma: Fourteen Unwholesome Factors 2765 

CMLIX. Viên Chiếu: Vien Chieu 2707 

1) _ Bổn Ý Chư Phật Thuyết Pháp— The Original Meaning oƒ the Buddhas' Preaching 

2) Cấp Hồi Cựu Nham Ẩn, Mạc Kiến Hứa Chân Quân!—Go Back to Your Old Mountain to Live in Seclusion, Try No to 
Meet Mister Hsu-.Jen! 

3) Câu Tối Diệu — The Most Wondrous Phrase 

4) Đại Sĩ Phương Nam Đang Giảng Pháp— The Southern Bodhisattva Is Well Able to Expound the Dharma 

5) _ Đắm Cạn Vừa Vớt Ra, Nghoảnh Đầu Đầm Muôn Trượng!—] 've Just Pulled You out oƒ the Shallow Water, But You Turn 
Right Back and Juimped imto a Bottormless Pond! 

6) Hạc Trì Ngư Tại Lục, Hoạch Hoạt Vạn Niên Xuân!— When the Pond Dries Ủp, the Fish Are Exposed on Dry Land, B( 
They Would Suryive for Ten Thousand Springtimes! 

7) Hữu Tu Hữu Chứng— With Cultivyation and Realisation 

8) Kệ Thị Tịch— Verse At Death Từmne 

9) _ Kiến Tánh Thành Phật —Seeing One's Own Nature and Becoming Buddha 

10)  Manh Qui Xuyên Thạch Bích, Bì Miết Thướng Cao Sơn—A Blind Turtle Pierces a Rock Wall; a Lame Tortoise Climbs a 
High Mountain 

11) Nhiều Người Thành Phật— Many People Become Buddha 

12) Như Hà Tâm Pháp Đãng Câu Tiêu?— How Does One Eliminate Both Dharma and Mind? 

13) Nhược Dục Tiên Đề Ẩm, Hữu Vị Xảo Họa Xà!—]ƒ You First Wish to Drink, Try Nót to Draw Feet on a Snake! 

14) Tâm Pháp— Mind and Dharna 

15) Tây Lai Ý— The Meaning oƒ Coming From the West 

16) Thu Thiên Đoàn Thử Lệ, Tuyết Cảnh Mẫu Đơn Khai!— The Paddy Makes Noise in Autumm; in a Snowy Scene, Red 
Peonies Blossom! 

17) Thùy Thức Đông A Khứ, Đồ Trung Tái Bạch Đầu!— Who Knew That on the Way to the Eastern Mound, Just Halƒ Way 
Through, One s Haiữr Would Already Turn White! 

18) Tiếu Tha Đô Bão Trụ, Nịch Tử Hướng Trung Lưu! —I Laugh at Someone Who Uselessly Holds on to the Bridge Pillar, 
Then Drowned in Midstrearm! 

19) Trong Thành Niết Bàn—In the Nirvana City 

20) Trú Tắc Kim Ô Chiếu, Dạ Lai Ngọc Thố Minh— By Day the Sun Shines, By Night the Moon Is Bright 

21) Tủng Nhân Thính Cầm Hưởng, Manh Giả Vọng Thiềm Thừ! —A Deaqƒ Man Listens to the Sound oƒ the Musical 
Instrument, a Blind Man Looks Úp at the Moon! 

22) Tứ Đại Đái Lai Do Khoáng Kiếp— To Carry Along the Four ElemenEs for Inumeasurable Kalpas 

23) Ý Nghĩa Của Ngôn Ngữ Đoạn Đạo— The Meaning oƒ Cuting Oƒfƒ Roufe oƒ Speech 

24) Ý Tổ Và Ý Kinh— The Patriarch's Intention and the Scriptural Teaching 

CMLX. Viên Giác Kinh: Cảnh Giới Giác Ngộ Của Như Lai— Sutra Oƒ Perfect Enlightenment: The RealÙn oƒ Enlightenment oƑ 
the Tathagafa 2776 

CMLXI. Viên Học: Vien Hoc 2777 

1) Sáu Thức Tốt Tăm Khổ Đêm Dài— The Six Deluded Consciousnesses Lead You to Sujfferings Long Nighis 

2) Thanh Tịnh Thân Tâm— Purjying oƒ Body and Mind 

CMLXII.Viên Minh: Nhất Lệ Ty— Vien Minh: A Roll oƒ Silk 2779 

CMLXIII. Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả: Yuan-wu-K'ê-Ch'in Fo Kuo 2780 

1) _ Bài Thơ Hương Ngỗng— The Poem ''The Golden Duck" 

2) Bình Triển— To Reveal the Real Face oƒ Things 

3) Chính Hiện Nay Thì Thế Nào?—.Just When If's Like Thịs, What Is It? 

4) Duy Ma Thập Bộ Thất— Vimalakirti's Ten-Foof-Square Room 

3) _ Đầu Cơ Kệ—Enlightenment Verse 

6) Họa Môn —Door ogƒ Calamities 

7) _ Hồi Qui Bổn Tâm— To Go back (return) to Vour Own Mind 

8) Hư Tâm và Hài Hòa—Empty mỉnd and Harmony 

9) _ Khắp Thân Và Mắt Tai Miệng Tâm— The Pervasive Buddha Body and Eye, Ear, Mouth, and Mind 

10) Kừn Ngan— The Golden Duck 

11) Lấy Bò Dân Cày, Đoạt Cơn Kê Đói!— To Carry Away the Farmer's Oxen, and Make o[ƒ with the Hungry Man 's Food! 

12) Viên Ngộ Và Ngũ Tổ Pháp Diễn— Yuan Wu and Wu-Tzu Fa-Yen 


2177 


13) Ta Nhận Ra Ông, Lão Già Trộm Cắp!—I Recognized You, You Old Theƒfi! 

14) Tán Tụng Lục Tổ —Praising the Sixth Patriarch 

15) Thử Ngọc Qua Lửa, Tìm Châu Không Rời Bùn— To Test Jade Through the Ptre; to Find Pearl, Don 't Leave the Mud 

CMLXIV.Viên Nhĩ Biện Viên: Enmi Bennen: 2786 

1) Bài Thơ Tiễn Biệ—A Farewell Poem 

2) Đông Phước Tự— Tonƒuku Monastery 

3) Làm Chủ Lấy Mình Giữa Muôn Sai Ngàn Khác—Be the Master in the Middle oƒƑ AII Kinds oƒ Diƒerences and 
Distinctions 

4) _ Tấn Công Vào Điểm Đến Thiền Tọa— Taking Aggressive Approach to Zazen 

3) _ Thiền Tiêu Biểu Cho Nên Tảng Trong Tu Tập—Zen Represents the Foundation in Cultivation 

CMLXYV. Viên Thông: Vien Thong 2788 

1) Hành Trạng Và Sự Nghiệp—Acts and Works 

2) Viên Thông Và Vua Lý Thần Tông— Vien Thong and King Ly Than Tong 

CMLXVI.Viên Thông (Nhật Bản): Entsu (Yuantong) 2790 

1) Một Đời Khổ Hạnh Tu Tập Thiền Định!—An Ascetic LỰe oƒ Meditation Practice! 

2) _ Tôi Cũng Không Biết Tôi Viết Gì!—I Can't Read My Own Handwriting! 

CMLXVII.Viên Thông Pháp Tú: Không Lấy Làm Lạ Khi Ông Bướng Bình!— Yuan-tung Fa Hsiu: No Wonder You re So 
Obstinate! 2791 

CMLXV1HII.Viên Trí Đạo Ngô: Yuan-chih T"ao-Wu 2792 

l1) — Khán Bệnh— To See a Doctor 

2) Chỗ Che Trùm Không Rỉ Dột!— The Cover Never Leaks! 

3) _ Có Một Người Chẳng Ngôi Chẳng Nằm!— There Is One Who Neither Sits Nor Lies Down! 

4) Có Nhận Không Có Thưởng— Having Receiving, Making Restitution 

5) _ Dạo Núi Về — Returning from the Mountain 

6) _ Huynh Tự Mình Đến Hỏi Hòa Thượng Đi!— You Yourselƒ Go Ask the Master! 

7) _ Khi Nói Là Đã Sớm Thành Lời Rồi!— When Spoken, It's Already Spoken! 

8) _ Lão Tăng Không Biết Ai Là Dược Sơn!—I Do Not Know Who Is Yao-Shan! 

9) _ Viên Trí Đạo Ngô và Ngũ Phong— Yuan-chih T"ao-VWu and Wu-fÊng 

10) Thông Thân Thị Thủ Nhãn— The Whole Body Is Ear and Eye 

CMLXIX.Vinh Tây Minh Am: Eisai Myoan 27% 

1) Hưng Thiền Hộ Quốc Luận— Kozen Gokokuron 

2) Kiến Nhân Tự Và Kiến Nhân Tự Phái— The Kenninji and Kenninji-ha 

3) Những Cây Trà Đầu Tiên Ở Nhật Bản— The First Tea Plans in Japan 

4) Sự Khai Sáng Tông Lâm Tế Nhật Bản— The Founding oƒ the Japanese Rinzai-School 

5) _ Thiền Vượt Trội Hơn Giáo Pháp Thiên Thai— Zen Is Superior to Tendai 

6) Tu Tập Thiên Thai, Chân Ngôn Và Trở Thành Sơ Tổ Lâm Tế Tông Nhật Bản— Practiced With T'ien Trai, Shingon and 
Became the Founder oƒ.]lapanese Lin Chỉ Sect 

7) _ Tự Hỏa Thiêu!— To Immolate Hừmselƒ! 


CMLXX.Vinh Triêu: Thiền Mật Song Tu— Shakuen Eichô: Practiced Both Zen and Esoteric Buddhism 2801 

CMLXXI.Vĩnh Long Ngạn Thụy: Sơn Tăng Không Bỏ Đạo Pháp Mà Hiện Việc Phàm Phu— Yung-lung Yen-fsui: I 
Performed, Without Abandoning My Religion, a Deed Delonging to the World 2801 

CMLXXII.Vĩnh Minh Diên Thọ: Yong-ming Yen-shou 2801 

1) Bước Bước Hoa Lạnh Kết, Lời Lời Suốt Đáy Băng—Step By Step Through the Wondrous Coll Landscape; Words 
Entirely Frozen 


2) - Diệu Chỉ Vĩnh Minh— Yong-Ming s Wondrous Mystery 

3) Giác Ngộ Khi Nghe Tiếng Bó Củi Rơ—To Become Enlightened When Hearing a Bundle oƑ Fuel Dropping on the 
Ground 

4) Gương Tròn Lớn Là Chậu Cát Bể!— The Great Perfect Mirror Is A Broken Dish oƒ Sand! 

5) _ Kệ Tứ Liệu Giản— Four Options or Choices 

6) _ Ngay Nơi Chẳng Lãnh Hội Mà Lãnh Hội!— You Can Understand the Place You Don't Understand! 

7) _ Phổ Hóa Pháp Tu Tịnh Độ— Propaganized the Practice oƒ the Pure Land 

8) Tâm Thành Sám Hối—Mind oƒ Uterly Sincere Repentance 

9) - Tông Cảnh Lục— Tsung-Ching-Lu 

10) Tụng Niệm Không Ngừng Nghỉ Mà Ngữ Nghĩa Âm Thanh Không Quan Hệ— Without Intention or Sound It Is Endlessiy 
Recited 

CMLXXIII.Vĩnh Thịnh Tôn Hưng: Morinaga Soko 2806 

1) Đại Tín Căn-Đại Nghỉ Đoàn-Đại Phấn Chí—A Great Root oƒ Faith-A Great Ball oƒ Doubt-A Fierce Tanacify 0ƒ Purpose 

2) Thịnh Vĩnh Tôn Hưng Và Lão sư Thụy Nham Tông Thạc— Morinaga Soko and Old Master Goto Zuigan 

3) Nguyên Thủy Nơi Con Người và Sự Vật Không Hề Có Miếng Rác Nào!— Originally There Is No Rubbish Either In Men 
or In Things! 


2178 


CMLXXIV.Vô Chuẩn Sư Phạm: Không Kinh Điển Hay Ngữ Lục Nào Chữa Lành Tâm Bệnh, Mà Chỉ Có Đời Sống Nội Tâm 
Mới Làm Được Mà Thôi— Wu-chun Shih-ƒan: No Scriptures Nor Ancient Masters' Records Can Cure Ths Heart-Ache, 


Onhy the Inner Le Can Do 2808 
CMLXXYV.Vô Cực: Trên Núi Thanh Lương, Mùa Hè Thì Mát, Mà Mùa Đông Thì Băng Giá—Wu Chỉ: On the Ching-Liang 
Mountain, Cool in Sunmumer and Icy and Frosen in Winter 2809 
CMLXXVI.Vô Học: Heo Chỉ Thấy Heo, và Phật Chỉ Thấy Phật— Muhak: A Pig Can Only See a Pig and a Buddha Only Sees 
Buddha 2809 
CMLXXVII. Vô Học Tổ Nguyên: Mugaku-Sogen 2810 
1) Ánh Trăng Gieo Xuống Hồ, Không Xao Một Gợn Nước— Moonlight Pierces the Depths oƒ the Pond, Leaving No Trace in 
the Water 


2) Đừng Lo Lắng!—Don't Be Disturbed! 

3) Miệng Tưởng Câm Tai Tưởng Điếc, Va Nhằm Sao Lửa Nổ Bùng Ra!— Ears Are As Deaƒ and Tongue Is Tied; ]ƒ Thou 
Touchest lt Idly, the Fiery Star Shoots Qut! 

4) Thản Nhiên Trước Cái Chết!—Staying Caln When Confronting the Death! 

3) _ Tia Giác Ngộ Như Tia Nắng Mặt Trời Chiếu Rọi Khắp Nơi Nơi!— Rays oƒ Enhightenment Is Sumilar to the Sunlight That 
Hiuumminates Everywhere! 

6) Viên Giác Tự Phái— Engakuji-ha 

CMLXXYVIII.Vô Môn Huệ Khai: Wu-Men Hui-K'ai 2814 

1) An Tâm Lập Mệnh và Phi Phú Quí Thế Tục— Conteninent and Unworldly Riches 

2) _ Công Án “Vô”—The Koan “Wu” 

3) Không!—Emptiness! 

4)  Mạt Hậu Bình Tụng— Conument and Verse on the Final Word 

5) Phật Nhãn— Foyan (Buddha 's Eyes) 

6) Phi Phong Phi Phan—Not the Wind, Not the Flag 

7) _ Thanh Thiên Bạch Nhật Nhất Thanh Lôi—A Thunderclap Under the Clear Blue Sky 

8) Tức Phật Tức Tâm, Thời Thời Như Vậy— Mind Is Buddha and Buddha Is Mind Throughout the Từne 

9) _ Vô Môn Quan— The Gateless Barrier 0ƒ the Zen School (Wu Men Kuan) 

CMLXXIX. Vô Nan: BuˆNan 2820 

1) Một Chuyến Tiễn Đưa Làm Thay Đổi Cả Cuộc Đời!—A Seeing Oƒƒ That Changes the Whole LỰC! 

2) Một Tăng Sĩ Chân Chánh—A True Buddhist Monk 

CMLXXX.Vô Ngã Tướng Kinh: The Anattalakkhana Sutta 2924 

1) Khát Ái—Craving for Things Begefs Sorrow 

2) Sắc Và Tam Pháp Ấn— Forms and Trilaksana 

CMLXXXI.Vô Nghiệp: Wu-Yeh 2825 

1) Mạc Vọng Tưởng Thoại—Drop Deluded Thought 

2) Phật Đường Vòi Vọi Mà Không Có Phật Trong Đó !— What a Magnfjficient Structtre With No Buddha In lt! 

CMLXXXII.Vô Ngoại Như Đại: Mugai Nyodai 2825 

1) Dũng Để Thoát—A Holed Confainer 

2) _ Tất Cả Những Việc Bạn Làm Đều Có Thể Là Tọa Thiên—All You Do Can Be Your Zazen 

CMLXXXIII.Vô Ngôn Thông: Wu-Yen-T "ung 2827 

1)  Bần Tăng Chưa Từng Học Thiền!— This Poor Monk Has Never Studied Zen! 

2) _ Lại Từng Xuất Gia Chưa?—Have You Ever Really Left Home Yet? 

3) Lấy Tâm Truyền Tâm, Không Truyền Y Bát—Direct Transmission from Mind to Mind, Not Handling Down the Robe 


and Bowl 
4) Nghe Ngôn Thuyết Hay Kinh Nghiệm Tự Thân?—Listening to the Talks and Discourses or Paractice Through Own 
Experience 


35) Vô Ngôn Thông Và Ngưỡng Sơn Huệ Tịch— Wu-Yen-T "ung and Yang-Shan Hui-Chỉ 
6) Tâm Không Chỗ Sinh, Pháp Không Chỗ Trụ— Mind Is Uncreated, Phenomena Have No Plaee to Abide 


CMLXXXIV.Vô Quan Phổ Môn Và Nam Thiền Tự— Fumon and Nanzen Monastery 2834 
CMLXXXYV.Vô Trú: Sa Thạch Tập— Shaseki-shñ 2834 
CMLXXXYVI.Vô Trụ: Wu-chu 2834 


1) Tâm Sư Học Đạo—To Look for a Teacher for Guidance 
2) _ Vô Trụ và Thiền Phái Bảo Đường— Wu-chu and Pao-T'ang Zen Sect 


CMLXXXVII.Vô Trụ Đạo Hiếu: Thiền Mật Song Tu— Mujñ-Dôgyô: Practiced Both Zen and Esoteric Buddhism 2839 
CMLXXXVIII.Vô Trước Kiến Văn Thù — Wu Cho Met Manjusri 2840 
CMLXXXIX.Vô Trước Đạo Trung: Người Nhật Bản Tiên Phong Trong Việc Nghiên Cứu Thiền Pháp Trung Hoa— Mujaku 

Đôchyu: A Japanese Pioneer in Philosophical Studies oƒ the Chinese Corpus 2841 
CMXC. Vô Văn Nguyên Tuyển: Sáng Lập Phái Phương Quảng Tự— Mumon Gensen: Founder oƒ the Hôkô-ji Sect 2841 
CMXCI. Vương Thường Thị: Wang Chang Shỉ 2842 


1)  Khán Cầu —WWatches a Polo Game 


2179 


2) Trịch Hạ Bút— Threw the Pen Down 
CMXCTHI.Wiliam Elliot Grjffis: Sát Tâm Trục Vọng— Wilhiam Elliot GrWffis: Mind-Murder and the Curse 0ƒ Idle Reverie 2843 


CMXCIII.Xa Nặc: Ăn Năn Và Đắc Quả— Chandaka: Repentance and Becoming An Arhat 2844 
CMXCIV.Xá Lợi Phất: Bất Thối Tâm— Sariputra: Mind oƒ No-Retreat 2844 


CMXCYV.Xà Dạ Đa: Tác Giả Vị Diệu Pháp, Phân Tích Ngũ Uẩn, Tam Thập Tụng, Nghiệp Luận, Tam Tánh Luận, Nhị Thập 
Tụng, và Lý Luận Thông Giải—.Jayata: Author oƒ the ƒollowing books: Abhidharmakosha, Analysis 6ƒ the Five 
Skandhas, Thiry Stanzas, Treatise on Karma, Treatise on the Three Natures, Twenty Stanzas, and Well Explained 


Reasoning 2845 
CMXCVI.Xuân Khai Nỉ Thiền Sư: Một Đời Bất Hạnh! — Zen Nun Shunkai: A Whole Unƒortunate LỰe! 2946 
CMXCVII Xử Chân: Làm Con Trâu Nhà Họ Lý Ở Dưới Chân Núi—Ts°u-chen: An Ox 0ƒ the Ly Family at the Foot 0ƒ the 

Mountain 2947 
CMXCVIII.Y Sơn: Y Son 2948 


l1) Chân Thân và Chân Tâm— True Body and True Mind 

2) Danh Lợi Và Phúc Duyên— Fame-Gain and Blessing-Conditions 

3) _ Mọi Việc Đều Là Dòng Suối Giải Thoát— Everything Is the Stream oƒ Liberation 

CMXCIX.Yamamoto Gempo: Vị Thiền Sư Nổi Tiếng Về Thư Đạo Thời Cận Đại— Yamamoto Gempo: The Most Renowned 
Modern Masters oƒ the Way oƒ Writing 2852 

M. Yui-e: 2852 

1)  Cội Gốc Sanh Tử—Sources oƒ Birth and Death 

2) Thú Nhận Phải Đương Đầu Với Những Khó Khăn Trong Thiền Tập!— Conƒfession oƒ Dealng With Difficulties in Zen 
Paractices! 

MĨI. Yuren: 2853 

1) Cầu Nguyện Dâng Lên Thần!— Pray to the Spirifs! 

2) Cơ Hội Chứng Nghiệm—An Occasion to Test 

3) Diện Mạo Thực Sự Của Mình!— Thịs Is Your Real Appearance! 

4) Thân Xác Nào Sẽ Làm Môi Cho Ngọn Lửa Ngày Mai?— Whose Body WIII Be the Kindling Tomorrow? 

5) _ Thế Sự Vốn Vô Thường! — The World Is Inconstant! 

6) _ Thiên Nga Bay Qua Dưới Ánh Trăng—Geese Flying Past the Moon 


MII. Yushoshi: Y Trung Thiền Vị— Yushoshi: Zen Flayors in Medicine 2855 
MIII.7eshin và Tiếng Hót Chim Vàng Anh Ngoài Sân—Zeshin and an Oriole Called Out in the Yard 2856 


REFERENCE 2859 


2180 


2181 


` 
Lời Đầu Sách 

Đã có quá nhiều những bộ sách về Phật giáo vậy thì hà tất lại phải có thêm một bộ mang tên 
"Thiển Lâm Bảo Thoại"? Kỳ thật, trên thực tế có rất nhiều người đã đặt ra những câu hỏi như là 
"Thiền là cái gì và những vị Thiên sư là những ai?" và "Những cái khác biệt giữa một vị Tăng Phật 
giáo và một vị Thiền sư là những thứ gì?" cũng như "Những lời dạy về Thiền có gì khác biệt với giáo 
lý nhà Phật hay không?" vân vân và vân vân. Và đây là lý do chính khiến cho bộ sách "Thiển Lâm 
Bảo Thoại" này ra đời. Phật tử thuần thành không nên nghĩ về "Zen" như một thuật ngữ, mà nên nghĩ 
về nó như là một tiến trình kỷ luật tâm linh. Nếu chúng ta có thể nghĩ về "Zen" được như vậy thì 
những câu hỏi vừa kể trên sẽ không còn lý do để tổn tại nữa. Thật vậy, Phật giáo để ra cho các tín đồ 
của mình ba tiến trình kỷ luật trong cuộc sống và cuộc tu hằng ngày. Đó là giới, định và huệ. Trong ba 
thứ đó, thiển định là chiếc cầu nối liền giữa giới và trí huệ giúp cho hành giả thấy rõ được thực tính 
của vạn hữu. Bởi vì Thiển là một phương pháp kỷ luật tâm linh chứ không phải là một triết học, Thiển 
đối trị một cách trực tiếp với cuộc sống hằng ngày; và đây chính là chỗ mà Thiên phát triển những 
đường nét đặc thù của nó. Thiển có thể được mô tả như là một hình thức huyền học, nhưng cái cách 
mà Thiền đối trị với kinh nghiệm thì hoàn toàn độc đáo. Thật vậy, gần 26 thế kỷ về trước, sau khi kinh 
qua nhiều pháp môn tu tập nhưng không thành công, Đức Phật đã quyết định thử nghiệm chân lý bằng 
cách tự thanh tịnh lấy tâm mình. Ngài đã ngồi kiết già suốt 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề và cuối cùng 
đạt được thiển định cao nhất mà thời bấy giờ người ta gọi là giác ngộ và giải thoát. Ngài đã tuân tự 
chứng sơ thiển, nhị thiển, tam thiển, tứ thiển... Như vậy Thiển bắt nguồn ngay cả trước thời Đức Phật 
và Thiển Phật Giáo thành hình từ cốt lõi của giáo lý nhà Phật. 

Người ta cũng cố gắng tu tập thiển quán trong những sinh hoạt hằng ngày của họ nhằm cải thiện 
cuộc sống của mình và cuối cùng nó cũng giúp cho con người đạt tới giác ngộ qua việc thấy được thực 
tánh của chân như mà người ta tin rằng không thể nào truyền đạt được qua tư tưởng, mà chỉ tìm được 
sự chứng ngộ thật dù đó là một cái đánh hay một tiếng cười. Dĩ nhiên, lúc đầu hoàn toàn không có 
công án như chúng ta biết ngày nay. Qua một cuộc đối thoại, các vị Thiển sư thường đưa ra một để 
mục triết lý cho một vị Thiển sinh mới nhập môn để quán tưởng. Đây là một phương pháp thông 
thường trong nhà Thiển nhằm giúp các Thiển sinh mới giảm bớt sự chấp trước. Vì Thiển không phải là 
một triết lý, đồng thời nó cũng không có một phương thức cố định nào để theo vì điều này không thể 
xảy ra trong truyền thống nhà Thiển. Vì thế, người ta thường sử dụng các giai thoại của một bậc cổ 
đức nào đó, hoặc một cuộc đối thoại giữa một bậc Thây với Tăng chúng, hoặc lời nói hay câu hỏi của 
một bậc Thầy khi thượng đường thuyết pháp, tất cả đều được dùng như phương tiện khai mở cho tâm 
trí của hành giả đến với chân lý Thiển. Tóm lại, thiển thoại là một câu chuyện Thiển, nói về một hoàn 
cảnh về Thiển, hay một vấn đề về Thiển, không phải để cho qua thời qua khắc, mà nhằm giúp cho các 
Thiên sinh vượt quá cái công thức muôn đời của nhị nguyên và biện chứng tư duy bình thường. Người 
ta không ngừng nhấn mạnh rằng không thể nào nắm được chân lý bằng cách chỉ đơn thuần từ bỏ cái 
sai trái, cũng như không thể nào đạt được cái tâm bình an hay tìm được giải đáp tối hậu bằng tranh 
biện hay lý luận. Các mẫu thiển thoại quý báu thường là những diễn đạt trực tiếp sự thể nghiệm của 
các thiển sư ngày xưa, một sự thể nghiệm không thể nhận ra, không thể hiểu được theo lối duy lý. Bản 
chất của những mẫu thiển thoại này có khi dựa vào thuận lý, mà rất nhiều khi lại là nghịch lý, nghĩa là 
dựa vào những gì vượt ra ngoài khái niệm. Chẳng hạn như những câu trả lời nghịch lý của một số 
Thiền sư như sau: "Cầu trôi nước không trôi"; "Quay về phương Nam nhìn sao bắc đẩu"; “Nước sông 
Hoàng Hà chảy ngược về phương Bắc”; “Liễu không xanh, hoa không đỏ”; vân vân. 

Những lời dạy của bất cứ vị Thiển sư nào cũng luôn hướng đến một trạng thái tâm thanh sạch, nơi 
mà mọi dục vọng và thôi thúc đều được điều phục để tâm trở nên tập trung và thể nhập vào trạng thái 
minh mẫn và tỉnh thức. Những lời dạy này chỉ ra những phương pháp hành thiền của các vị Thiển sư 
đều gắn liền với những sinh hoạt hằng ngày của đời sống, chứ các ngài không ngôi đó tĩnh lặng để 
được hội nhập với bất cứ đấng tối thượng nào, cũng không nhằm đạt được chứng nghiệm huyền bí, 


2182 


cũng không là thôi miên. Dầu những lời dạy về Thiển có nhiều, nhưng hầu như tất cả đều nhằm giúp 
tâm đạt được trạng thái vắng lặng và minh sát tuệ để tiến đến mục tiêu duy nhất là đạt được sự giải 
thoát không lay chuyển, đây là sự an toàn tối thượng, vượt ra ngoài mọi trói buộc, bằng cách tận diệt 
hoàn toàn những bợn nhơ tinh thần. Qua những lời dạy quí báu này chúng ta thấy điều quan trọng trên 
hết là hành thiển theo Phật giáo không phải là tự nguyện lưu đày ra khỏi đời sống cũng không phải là 
thực hành cho kiếp sau. 

Qua cuộc sống, hành trạng, và những mẫu đối thoại quý báu của các vị Thiển sư thời trước, chúng 
ta thấy rằng thiền tập phải được áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, và kết quả của công phu nầy phải 
được hưởng tại đây, ngay trong kiếp nầy. Hành thiển không phải là tự mình tách rời hay xa lìa công 
việc mà thường ngày mình vẫn làm, mà thiển là một phần của đời sống, là cái dính liền với cuộc sống 
nây. Đối với các vị Thiển sư, các ngài sống thiển bất cứ khi nào các ngài sống hoàn toàn với hiện tại 
mà không chút sợ hãi, hy vọng hay những lo ra tâm thường. Các ngài chỉ ra cho chúng ta thấy rằng với 
sự tỉnh thức chúng ta có thể tìm thấy thiển trong những sinh hoạt hằng ngày. Thiền không thể tìm được 
bằng cách khám phá chân lý tuyệt đối bị che dấu từ ngoại cảnh, mà chỉ ầm được bằng cách chấp nhận 
một thái độ đến với cuộc sống giới hạnh. Người ta tìm cầu giác ngộ bằng cách nỗ lực, tuy nhiên, đa số 
chúng ta quên rằng để đạt đến giác ngộ chúng ta phải buông bỏ. Điều này cực kỳ khó khăn cho tất cả 
chúng ta vì trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường cố gắng thành đạt sự việc. 

Qua cuộc sống, hành trạng, và những mẫu đối thoại quý báu của các vị Thiền sư thời trước, chúng 
ta thấy người tu Thiển không lệ thuộc vào ngôn ngữ văn tự. Đó chính là giáo ngoại biệt truyễển, chỉ 
thẳng vào tâm để thấy được tự tánh bên trong của tất cả chúng ta để thành Phật. Trong khi những tông 
phái khác nhấn mạnh đến niềm tin nơi tha lực để đạt đến giác ngộ, Thiên lại dạy Phật tánh bên trong 
chúng ta chỉ có thể đạt được bằng tự lực mà thôi. Thiển dạy cho chúng ta biết cách làm sao để sống 
với hiện tại quí báu và quên đi ngày hôm qua và ngày mai, vì hôm qua đã qua rồi và ngày mai thì 
chưa tới. Trong Thiển, chúng ta nên hằng giác ngộ chứ không có cái gì đặc biệt cả. 

Qua cuộc sống, hành trạng, và những mẫu đối thoại quý báu của các vị Thiền sư thời trước, chúng 
ta thấy với người tu Thiển mọi việc đều bình thường như thường lệ, nhưng làm việc trong tỉnh thức. 
Bắt đầu một ngày của bạn, đánh răng, rửa mặt, đi tiêu tiểu, tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống, làm 
việc... Khi nào mệt thì nằm xuống nghỉ, khi nào đói thì tìm cái gì đó mà ăn, khi không muốn nói 
chuyện thì không nói chuyện, khi muốn nói thì nói. Hãy để những hoàn cảnh tự đến rồi tự đi, chứ đừng 
cố thay đổi, vì bạn chẳng thể nào thay đổi được hoàn cảnh đâu! Thiền dạy chúng ta đoạn trừ mọi vọng 
tưởng phân biệt và khiến cho chúng ta hiểu rằng chân lý của vũ trụ là căn bản thật tánh của chính 
chúng ta. Mọi người chúng ta nên thiển định thâm sâu về vấn để nầy, vì nó là cái mà chúng ta gọi là 
'Ngã'. Khi hiểu nó là gì, chúng ta sẽ tự động quay về hòa cùng thiên nhiên vũ trụ trong cảnh giới nhất 
thể, và chúng ta sẽ thấy thiên nhiên chính là chúng ta và chúng ta cũng chính là thiên nhiên, và cảnh 
giới thiên nhiên ấy chính là cảnh Phật, người đang thuyết pháp cho chúng ta ở mọi nơi mọi lúc. Hy 
vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể nghe được thiên nhiên đang nói gì với chúng ta, để ai cũng có thể 
tìm về cảnh giới an lạc mà chúng ta đã một lần xa rời. 

Thật tình mà nói, Thiển không có phương pháp nào đặc biệt để cho người ta học cả. Những ai muốn 
tu tập Thiền nên đến với một vị thây Thiển, nhưng vị thầy này lại cũng không có sẵn khuôn mẫu giáo 
dục nào, bởi vì điều này là không thể nào có được trong bản chất của vạn hữu. Thiên sư chỉ giảng dạy 
phương cách riêng của mình hoặc là bằng cử chỉ hoặc bằng lời nói để không chấp thuận bất cứ quan 
điểm nào của các môn đồ có thể trình ra cho ông ta cho đến khi nào ông hoàn toàn thỏa mãn và đồng 
ý với họ. Trong những tập sách sau đây các bạn sẽ thấy những mẫu đối thoại quý báu, mà cũng được 
xem như là những cách mà các vị Thiển sư hướng dẫn các môn đồ của mình được ghi lại trong các ngữ 
lục của họ về tu tập tâm linh thì hoàn toàn độc đáo. Có lúc các vị Thiển sư đánh các đồ đệ bằng gậy, 
có lúc thì tát tai họ, hay đá họ lăn nhào xuống đất; lúc khác thì họ lại đưa ra những lời lẽ nghe có vẻ 
phi lý, hay cười nhạo, hoặc khinh miệt, châm biếm, đôi lúc thậm chí có vẻ lăng mạ, những điều này 
chắc chắn sẽ làm sửng sốt những ai không quen với phong cách của những vị Thiển sư này. Điều này 


2183 


không phải là do tánh khí nông nổi của một số Thiển sư đặc biệt nào đó; mà đúng hơn nó là sự biểu lộ 
tính chất đặc biệt của kinh nghiệm về Thiền, mà với tất cả phương tiện và điệu bộ có trong tay, các vị 
Thiễn sư này nỗ lực giao tiếp với các đồ đệ đang tầm cầu chân lý của mình. Thiệt không dễ gì cho các 
đồ đệ có thể hiểu được kiểu giao tiếp này. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là chuyện các đồ đệ 
hiểu được những gì từ bên ngoài, mà là thức tỉnh những gì nằm bên trong họ. Những vị Thiền sư không 
còn cách nào khác hơn là chỉ ra cách để cho các đổ đệ của mình được sự tỉnh thức từ bên trong. Kết 
quả của tất cả những điều này là không có nhiều người sẵn sàng nắm bắt được giáo lý Thiển. Một 
hôm có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897): "Một con chó có Phật tánh hay 
không?" Triệu Châu đáp: "Vô." (Mu). Tham thiển phải lọt qua cửa Tổ, diệu ngộ phải dứt tuyệt đường 
tâm. Cửa Tổ không lọt, đường tâm không dứt thì cũng như bóng ma nương nhờ cây cỏ. Thử hỏi cửa Tổ 
là gì? Chỉ một chữ "Không" chính là cửa ấy, bèn gọi là Vô Môn Quan của Thiền tông vậy. Hành giả 
nên nhớ rằng qua được cửa ấy chẳng những thấy được Triệu Châu mà còn cùng chư Tổ xưa nắm tay 
chung bước, thâm sâu giao kết, cùng một mắt mà thấy, một tai mà nghe. Há chẳng vui thú lắm sao? 
Há chẳng ai muốn qua cửa ấy lắm sao? Muốn được như vậy hãy vận dụng cả thân tâm khởi thành một 
mối nghi, ngày đêm nghiền ngẫm tham thẳng chữ "Không". Chớ nên cho Không là Không theo nghĩa 
trống rỗng, chớ nên cho Không là Không theo nghĩa có, không. Hãy cố gắng loại bỏ những thái độ và 
sự hiểu biết lầm lẫn trong quá khứ. Trong ngoài đều trở thành một khối. Hãy dùng hết sức lực mà 
nghiền ngẫm chữ "Không" ấy. Một ngày nào đó, chữ "Không" ấy sẽ thình lnh bộc phát. Khi ấy, bạn 
sẽ dửng dưng với bờ sinh tử, dạo chơi trong chốn lục đạo tứ sanh một cách vô ngại. Ngay lúc đó, chỉ 
cần một tia lửa nhỏ có thể làm cháy bừng lên ngọn đuốc Pháp. Thật vậy, từ khi những lời của các thầy 
thiển được coi như những phương tiện đào tạo thì công án 'Vô' đã giúp cho hàng ngàn thiền sinh thực 
hiện được thể nghiệm đầu tiên của đại giác. Mãi đến ngày nay người ta vẫn dạy nó cho môn đồ trẻ 
tuổi như công án đầu tiên. 

Thật vậy, dù có tài ba thế mấy, không ai có thể thực sự diễn tả được cốt lõi của Thiền. Những 
quyển sách nhỏ này chỉ nhằm trình bày những lời đối thoại quý báu của chư Thiền đức thời xưa; và rất 
có thể những câu chuyện Thiển này sẽ giúp cho độc giả thấy được những phương thức đơn giản và dễ 
thực hành nhất cho bất cứ ai muốn tu tập, nhất là những người tại gia. Hy vọng nó sẽ phơi bày cho 
chúng ta cốt lõi của giáo lý nhà Phật về Thiển. Chúng ta nên bắt đầu cuộc hành trình bằng phương 
cách đơn giản, tìm một vị thầy và niềm tin, rồi kiên nhẫn phủ phục dưới trí tuệ của vị thầy ấy để tu 
tập. Rồi từ đó chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm sống Thiền cho riêng mình trong đời sống 
hằng ngày. Dù thích hay không thích, những phút giâ y hiện tại nà y là tất cả những gì mà chúng ta phải 
làm việc. Tuy nhiên, đa phần chúng ta thường hay quên chúng ta đang ở đâu. Hy vọng chúng ta có thể 
áp dụng thiển quán vào những sinh hoạt hằng ngày để có thể sống được những giây phút hiện tại của 
chính mình để không mất đi sự tiếp xúc với chính mình, từ đó chúng ta có thể chấp nhận chân lý của 
giây phút “này” trong cuộc sống của chính chúng ta, từ đó chúng ta có thể học hỏi để tiếp tục đi tới 
trong cuộc sống thật của chính chúng ta. 

Đây là tập sách thứ tư trong bộ sách năm tập mà trong đó tác giả góp nhặt những câu chuyện về 
Thiển và những lời dạy trong các kinh điển hay từ các vị Thiển sư mà tên kinh và tên của Thiển sư 
được sắp xếp theo mẫu tự từ THỊ đến Z. Đây không phải là tác phẩm bác học về Thiển, mà chỉ là một 
sự sưu tập những câu chuyện về Thiển không hẳn là những tiêu biểu cho những mẫu mực chính yếu. 
Tuy nhiên, tác giả này tin một cách mạnh mẽ rằng từng câu chuyện Thiền trong tập sách này đều có 
tiểm năng giúp cho hành giả tu Thiển đạt được sự "tỉnh thức," nếu không muốn dùng thuật ngữ "giác 
ngộ," giống với kinh nghiệm mà Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni và chư Tổ cũng như chư Thiền đức thời xưa 
đã từng có bởi vì do chính cuộc sống và hành trạng ấy mà Sĩ Đạt Đa thành Phật và chư Tổ chư Thiển 
đức đã thành những bậc "Giác Ngộ." Sau hết, với tinh thần chia xẻ, hy vọng rằng những câu chuyện 
và những thiền thoại này có thể giúp gợi lên cảm hứng cho những ai muốn bước trên con đường tu tập 
Thiền. 

Thiện Phúc 


2184 


PREFACE 


There are many books on Buddhist, so why adding on another set named "Precious Dialogues 1n 
Zen Forests"? As a matter of fact, in reality, so many people asked such questions as "What 1s Zen and 
who are the Zen Masters?" and "What are the differences between a Buddhist monk and a Zen 
Masters?" and "Are there any differences between Zen teachings and Buddhist teachings?” and so on, 
and so on. And this 1s the main reason that gives birth to the set of books named "Precious Dialogues In 
Zen Forests". Devout Buddhists should not think of "Zen” as a term, but as a process of menfal 
discipline. If we can think of "Zen” this way, such questions will have no reasons to exist. In fact, 
Buddhism offers for 1ts followers three forms of discipline in dealing with daily living and cultivation. 
They are morality, meditation, and wisdom. Among them, the meditation 1s the bridge that links 
moralifty and Intuitive knowledge that helps practitioners see the true nature of things. As meditation or 
Zen 1s a discipline of mind and not a philosophy, 1t directly deals with daily life; and this 1s where Zen 
has developed 1ts most characteristicfeatures. Zen may be described as a form of mysficism, but the 
way 1t handles 1ts experience 1s absolutely unique. In fact, almost 26 centuries ago, after experiencing 
a variefy of methods of culivation without success, the Buddha decided to test the truth by self 
purification of his own mind. He sat cross-legged for 49 days and nights under the bodhi-tree and 
reached the highest meditative attainments which are now known as enlightenment and deliverance. 
He gradually entered the first, second, and third Jhanas. So Zen originated from even before the time 
ofthe Buddha and Buddhist meditation forms the very heart and core of the Buddhaˆs teaching. 

People have been trying to practise Zen In therr daily activitles to 1improve their life, and eventually 
1t also help mankind attain enlightenment through the sponfaneous understanding of the nature of 
reality, which 1t believes cannot be communicated through rational thought, but rather found 1n a 
simple brush stroke or a hearty laugh. In the beginning, of course, there was no koan as we understand 
1t now. Through a dialogue, Zen masters usually give a philosophical topic to a Zen student for 
contemplation. This 1s a common method in Zen which helps the novice Zen students lessen his 
attachments. For Zen 1s not a philosophy, at the same time 1t has no fixed formulae to follow, for this 1s 
1mpossible 1n the tradition of Zen. Therefore, people usually utilize some anecdote of a certain ancient 
master, or a dialogue between a master and monks, or a statement or question put forward by a 
teacher, all of which are used as the means for opening ones mind to the truth of Zen. In short, Zen 
đialogue means a Zen story, or a Zen situation, or a Zen problem, not for passing the time, but 1t helps 
to force the student to go beyond the eternally dualistc and đialetic pattern of ordinary thinking. Again 
and agann it 1s emphasized that one cannot take hold of the true merely by abandoning the false, nor 
can one reach peace of mind or any final answer by argument or logic. Zen dialogues are usually 
1Immediate expressions of the Zen realization of the anclent masters, realizaton that 1s not 
conceptually graspable, not understandable. Their nature 1s sometimes reasonable, but a lot of times 
paradoxical, 1.e., beyond concept. Such as some unreasonable responses from some Zen masft€rs as 
follows: “he bridge flows but the water does not”; “Turn south to look at the North Pole Star”; “The 
Yellow River flows North”; “The willow-leaves are not green, the flowers are not red”; and so on. 

Teachings of any Zen master always aim at a state of mental purity where disturbing passions and 
1mpulses are subdued and calmed down so that the mind becomes concenfrated and collected and 
enters Iinto a state of clear consciousness and mindfulness. These teachings point out methods of 
practicing of meditation of Zen masters stick to activities of their daily lives, not sitting 1n tranquility 
for gainng union with any supreme being, nor for bringing about mystical experiences, nor for any 
self-hypnosis. Although teachings on Zen are numerous, most of them help gaining tranquility of mind 
(Samadhi) and Insight (vipassana), for the sole purpose of attaining unshakable deliverance of the 
mind, that supreme security from bondage attainable through the total extirpation of all mental 


2185 


defilements. Through these precious teachings we see that the most important thing In Zen 1s that, 
meditation 1s not a voluntary exile from life or something practiced for the hereafter. 

Through lives, acts, and precious đialogues of Zen masters of the ancient times, we see that 
meditation should be applied to the daily affatrs of life, and 1s results obtained here and now, In this 
very lIfe. lt 1s not separated from the daily activities. It 1s part and parcel of our life. For Zen masters, 
they are living a Zen life whenever they are wholly In the present without usual fears, hopes and 
distractions. They show us that with mindfulness we can find Zen in all activities of our daily life. Zen 
cannot be found by uncovering an absolute truth hidden to outsiders, but by adopting an attitude to life 
that 1s disciphned. People seek enlightenmernt by striving; however, most of us forget that to become 
enlightened we must give up all striving. This 1s extremely difficult for all of us because 1n our daily 
life we always strive to achieve things. 

Through lives, acts, and precious dialogues of Zen masters of the ancient times, we see that Zen 
practitioners depend on no words nor letters. It”s a special transmission outside the scrIiptures, direct 
pointing to the mind of man in order to see 1nto one”s nature and to attain the Buddhahood. While other 
schools emphasized the need to believe In a power outside oneself to attain enlightenment, Zen 
teaches that Buddha-nature 1s within us all and can be awakened by our own efforts. Zen teaches us to 
know how to live with our precious presence and forget about yesterdays and tomorrows for yesterdays 
have gone and tomorrows do not arrive yet. In Zen, we should have everyday enlightenment with 
nothing special. 

Through lives, acts, and precious dialogues of Zen masters of the ancient times, we see that with 
Zen practitioners everything 1s Jjust ordinary; business as usual, but handling business with mindfulness. 
To start your day, brush your teeth, wash your face, relieve your bowels, take a shower, put on your 
clothes, eat your food and go to work, etc. Whenever you're tired, go and lie down; whenever you feel 
hungry, øo and find something to eat; whenever you do not feel like to talk, don”t talk; whenver you 
feel like to talk, then talk. Let circumstances come and go by themselves, do not try to change them for 
you can”t anyway. Zen teaches us to cut off all discriminating thoughts and to understand that the truth 
Of the universe 1s ultimately our own true self. All of us should meditate very deeply on this, for this 
thing 1s what we call the “self'? When we understand what 1t 1s, we w1ll have automatically returned to 
an Infuifive oneness with nature and wiÏll see that nature 1s us and we are nature, and that nature 1s the 
Buddha, who 1s preaching to us at every moment. We all hope that all of us will be able to hear what 
nafure 1s say1ng to us, so that we can return to the peaceful realm that we once separated. 

Truly speaking, there 1s no specified method of studying of Zen. Those who wish to understand 1t 
should come to see a Zen master, but the latter has no stereotyped Insfruction to give, for this 1s 
1mpossible In the nature of things. ÀA Zen master can simply express his own way either by gestures or 
in words his disapproval of whatever view his disciples may present to him, until he 1s fully satisfied 
and agreed with them. In the following volumes, you wiÏlÏ see precious Zen đialogues, also considered 
as ways the masters' dealing with his disciples was quite unique 1n their records oŸ spiritual exercIses. 
Sometimes they struck them with a stick, sometimes sÏlapped them ¡n the face, or kicked them down to 
ground; other times they gave an incoherent ejaculation, they laughed at them, or made scornful, 
satirical, or sometimes even abusive remarks, which will surely shocked those who are not used to the 
ways Of these Zen masters. This was not due to the 1rascible character of some particular masters; 1t 
rather came out of the peculiar nature of the Zen experience, which, with all the means verbal and 
øesticulatory at their command, these Zen masters endeavor to communicate to their truth-seeking 
disciples. It was no easy task for them to understand this sort of communication. The point was, 
however, not to understand what came to them from the outside, but to awaken what lies within 
themselves. These masters could not do anything further than Iindicate the way to 1t. In consequence of 
all this, there were not many who could readily grasp the teaching of Zen. One day a monk asked 
Chao-chou: 'Does a dog really have Buddha-nature, or not?' Chao-chou said: Wuư. Eor the practice of 


2186 


Zen, 1t 1s Imperative that you pass through the barrier set up by the Ancestral Teachers. For subtle 
realization, 1t 1s of the utmost Importance that you cut off the mind road. If you do not pass the barrler 
of the ancestors, 1Ÿ you do not cut off the mind road, then you are a ghost clinging to bushes and 
grasses. What 1s the barrier of the Ancestral Teachers? It 1s Just this one word "Mu" (Wu), the one 
barrier of our faith. We call it the Gateless Barrier of the Zen Tradition. When you pass through this 
barrier, you will not only interview Chao-Chou intimately. You will walk hand in hand with all the 
Ancestral Teachers in the successive øgenerafions of our lineage, the hair of your eyebrows entangled 
with theirs, seeing with the same eyes, hearing with the same ears. Wont that be fulfilling? Is there 
anyone who would not want to pass this barrier? To do this, make your whole body a mass of doubt to 
concentrate on this one word "Mu". Day and night, keep digging 1nto 1t. Dont consider 1t to be 
nothingness. Dont think in terms of Thas' and "has not.' Try to eliminate mistaken knowledge and 
atttitudes you have held from the past. Inside and outside become Just one. Exhaust all your life energy 
on this one word "Mu." Some day the "Mu" wIll suddenly break open, at the very cliff edge of birth- 
and-death, you find the Great Freedom. In the Šix Worlds and the Four Modes of Birth, you enJoy a 
samadhi without any obstruction. At that time, Jjust a single spark can light up your Dharma candle. As 
a matter of fact, since the time when words of the old masters began being used as a means of training, 
this so-called koan 'Mu' has helped thousands of Zen students to a first enlightenment experience. Still 
today 1t 1s øgiven to many Zen students as their first koan. 

In fact, no matter how talented, no one can really describe the essential nature of Zen. These little 
books are only designed to display precious đialogues of Zen virtues of anclent times; and possibly 
these Zen stories will help giving readers the simpliest and practiceable methods for any Buddhists 
who want to cultivate, especially lay people. Hoping 1t w1ll be able to show us the essentials and cores 
of the Buddha”s teaching on Zen. The original followers of Zen in China, Vietnam and Japan would 
embark upon therr own spiritual Journeys by simply choosing a teacher and with faith and trust they 
would patiently surrender to his wisdom. Then find for ourselves our own way of Zen in đaily life. Like 
1t or not, this very moment 1s all we really have to work with; however, most of us always forget what 
we are in. Hoping that we are able to apply meditation and contemplation 1n our daily activities so that 
we are able to to live our very moment so that we don't lose touch with ourselves, so that we are able 
to accept the truth of this moment of our life, learn from 1t and move on 1n our real life. 

Thịs 1s the fourth of the five volumes in which this author gather together the Zen stories as welÏ as 
teachings of Zen in Sutras and from Zen masters, where the names of Sutras and Zen masfters were 
arranged In alphabetical orders from THỊ to Z. This 1s not a work of Zen scholarship, but a collection of 
Zen stories which may be historically and chronologically accurate or may be not. However, this 
author strongly believes that each of the Zen stories or Zen dialogues In this book has the potential to 
help Zen practitioners to attain "awakening” 1Ÿ we do not want to use the term "enlightenment," the 
same experience that Siddhartha Gautama, patriarchs, and other Zen virtues of ancient times had had 
because of which Siddhartha came to be called "Buddha”" and Patriarchs and other Zen virtues became 
the “Enlightened Ones." Last but not least, with the spirit of sharing, hoping that these Zen storles and 
Zen dialogues can help intriguing people to the practice of Zen. 


Thiện Phúc 


2187 


Lời Giới Thiệu Từ Cố Hòa Thượng 
Thích Giác Nhiên 


Bửu Thoại Thiền là điển cố ngày xưa 
Đa duyên hữu phước nên thừa hành 
Đến khi đắc nhập chơn Thiền Định 
Quả giác thành công cũng tự mình! 


Một hôm vào đầu tháng Sáu năm 2015, khoảng hơn một tháng trước ngày thị tịch, Thầy Bổn Sư Hòa 
Thượng Thích Giác Nhiên đã kêu Thiện Phúc đến gần bên giường bệnh và thểu thào bên tai của đệ tử 
bốn câu thơ này. Và mãi cho đến ngày hôm nay, đệ tử Thiện Phúc vẫn còn tự hỏi không biết bằng 
cách nào mà Thầy biết là Thiện Phúc đang biên soạn bộ Thiền Lâm Bửu Thoại, vì cho đến ngày Pháp 
Sư thị tịch, đệ tử chưa bao giờ bẩm bạch với ngài là mình đang soạn bộ sách có nhan để "Thiển Lâm 
Bửu Thoại." Thầy Ôi! Cái luật vô thường khắc nghiệt làm sao ấy! Một đời hoằng dương Chánh Pháp 
của Thầy rồi đến lúc cũng phải chịu tuổi thời gian. Nhưng đối với Thây, Thầy đã làm tất cả những gì 
Thầy có thể làm được cho rất nhiều rất nhiều chúng sanh. Thầy đã sống một đời hết sức thanh cao; và 
Thầy đã để lại vô số những vần thơ đạo với những nội dung sâu sắc và huyễển diệu nhằm giáo hóa 
phàm nhân. Giờ đã đến lúc Thầy yên bình cao đăng Phật Quốc! 

Nhơn đây, trước tiên, tôi xin cung kính cúng dường tác phẩm này lên ngôi Tam Bảo, và kế thứ tôi 
muốn nhân cơ hội này xin cung kính vinh danh Cố Bổn Sư của mình là Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 
và cuối cùng xin khiêm cung hồi hướng công đức này đến cha mẹ quá vãng nhiều đời cùng pháp giới 
chúng sanh đồng thành Phật Đạo nơi đất Phật. 


Infroduction From Lafe Venerable 
Thích Giac Nhien 


Precious Zen đialogues are classical words from ancient times 
Those who have opportunities and bless should practice 

Unữil the time you achieve and enter the true samadhi 

'YouTl know that the Fruit of Enlightenmernt 1s self-attained! 


One day In the beginning of June, 2015, about more than a month before he passed away, my Original 
Master, Most Venerable Thịch Giac Nhien, asked Thien Phục to come close to hís sick-bed and 
whispered these four stanzas to me. Until this day, I still wonder the reason why my Original Master 
recifed this poem to me, for [d never told him that Ứd been working on the work tiled "Precious 
Dialogues In Zen Forests." €h my Master! How harsh 1s the law of impermanencel Your whole life of 
spreading the Truth cant escape the age of time. But for you, Master, you had done whatever you 
could for the welfare of many many beings. Youd lived a lofty life; and youd left numerous religious 
poems with profound and marvelous contents to teach ordinary people. Now, 1ts time for you fo 
peacefully ascend the Buddha-Land. 

Anyway, I first want to offer this work to the Triratna; secondly, I would like to take this chance to 
honor my Late Original Master, Most Venerable Thịch Giac Nhiên, in the most respectable way; and 
last but not least, I would humbly like to transfer all merits from this work, 1 any, to all my parenfs 1n 
1nnumerable lives and all sentient beings to achieve their Buddhahood together 1n the Buddhaland. 


2188 


2189 


DCCXLV.Thích Tông Diễn: Soyen Shaku 

1) Bài Học Ngủ Ngày —Lesson From Sleeping in the Daytine 

Thiển sư Thích Tông Diễn thị tịch vào năm ngài 61 tuổi. Suốt cuộc đời hoằng hóa, ngài đã để lại một 
sự nghiệp giáo huấn to lớn, phong phú hơn nhiều vị thiển sư khác. Các đệ tử của ngài thường ngủ gật 
ban ngày vào giữa mùa hè, và ngài luôn bổ qua điều này, nhưng bản thân ngài thì lại không lơ là. Khi 
mới lên 12 tuổi, chú tiểu Tông Diễn đã theo học giáo lý Thiên Thai . Vào một ngày hè, khi trời quá oi 
bức, đến nỗi chú tiểu Tông Diễn phải duỗi hai chân và ngủ thiếp đi khi thây của cậu vừa bước ra 
ngoài. Trải qua ba giờ liền, rồi chú tiểu Tông Diễn giựt mình thức giấc vừa lúc nghe tiếng chân thây 
bước vào, nhưng đã quá trễ! Cậu nằm duỗi dài chắn ngang cửa ra vào. Thầy chú nói giọng thì thầm: 
“Thật xin lỗi con, thật xin lỗi con,” trong khi ông thận trọng bước thật nhẹ ngang qua người chú như 
thể đó là một vị khách đặc biệt. Kể từ sau đó, Tông Diễn không bao giờ ngủ vào buổi chiều nữa!— 
Zen master Soyen Shaku passed from this world when he was sixty-one years of age. Fulfilling his 
life's work, he left a great teaching, far richer than that of most Zen masters. His pupils used to sleep 1n 
the daytime during midsummer, and while he overlooked this he himself never wasted a minute. When 
he was but twelve years old he was already studying Tendai philosophical speculation. Ône summer 
day the arr had been so sultry that litle Soyen stretched his legs and went to sleep while his teacher 
Just stepped out. Three hours passed when, suddenly waking , he heard his master enter, but 1t was too 
late. There he lay, sprawled across the doorway. “I beg your pardon, I beg your pardon,” his teacher 
whispered, stepping carefully over Soyens body as 1Ÿ it were that of some distinguished guest. After 
this, Soyen never sÌlept again the the afternoon. 


2) Thích Tông Diễn: Chung Thanh— The Sound oƒ the Bell 
Thiền sư Thích Tông Diễn đã làm một bài thơ về “Tiếng Chuông” như sau: 
“Sáng sớm chuông đánh thức người từ giấc ngủ dài, 
Được vây bọc bởi Những mây mù vô minh; 
Cuối ngày tiếng chuông khiến người quay về mặt trăng Chân Lý, 
Chiếu rọi trong bầu trời của tính không bao la; 
Nơi không có gì được nghe, không có gì được dạy, 
Không có gì được làm và đang làm, 
Tiếng chuông vang rền khắp không gian và 
Lầm rung động cả cõi trời Phạm Thiên.” 
Zen master Soyen Shaku composed a poem on the bell as follows: 
“In early morning 1t wakes one from a long night's slumber, 
Enveloped in clouds of 1gnorance; 
At close of day 1t makes one turn towards the perfect moon of Truth, 
Shinning in the sky of vast emptiness; 
Where there 1s nothing heard, nothing taught, 
Nothing done and doïng, 
The booming bell goes on filling the air and 
Shaking up the entire Brahma Heaven.” 


3) Thích Tông Diễn: Những Vị Tăng Tích Lan—Ceylonese Monks 

Vào tuổi 12, ông xuất gia và ban đầu được ban cho pháp danh là Soko. Tuy nhiên, có một vị Tăng 
khác cùng tên, nên thây kêu ông tự chọn pháp danh cho mình. Ông chọn Sôen để vinh danh một vị sư 
trẻ mang tên này nhưng đã qua đời. Ông đã tu học với hai vị thây trước khi đến với Thiển sư Kosen tại 
Viên Giác Tự, và dưới sự hướng dẫn của vị thầy này, ông đã được chính thức giới thiệu đến tọa thiển. 
Ông hết sức tu tập đến nỗi trong khóa Nhiếp Tâm mùa đông (đánh dấu kỷ niệm ngày Phật thành đạo), 
ông đã ngồi ngoài trời hai ngày hoàn toàn nhập định đến độ ông không để ý đến việc tuyết phủ đầy 


2190 


người. Sau đó ông được Thiền sư Kôsen Sôon ấn chứng lúc 25 tuổi. Vào lúc đó, người ta nói Thiển sư 
Kôsen đã bình luận rằng người đệ tử trẻ này sanh ra như là một vị Bồ Tát. Sau khi ông trở thành người 
nối pháp của Thiền sư Kôsen Sôon, vị thây này đã đưa ông đến Keiô Gijuku, nơi mà sau này trở thành 
trường đại học Kelô, để cho một vị Tăng trẻ có thể nhận được sự giáo dục thích hợp trong thời cận đại 
của Nhật Bản. Sau khi hoàn tất việc tu tập với Kôsen, Sư du hành đến Tích Lan để nghiên cứu về Phật 
giáo Nguyên Thủy. Sư cũng đến viếng Thái Lan và Trung Hoa. Mục đích của ông là làm cho sự hiểu 
biết Phật pháp của mình thâm hậu hơn và đích thân làm quen với truyền thống Nguyên Thủy cổ xưa 
hơn, nhưng ông thấy điều kiện trên đảo quốc Tích Lan vô cùng khó khăn. Ông viết thư cho thầy mình 
là Kôsen là ở Tích Lan duy chỉ có một thứ giống ở nhà là việc chó sủa. Đặc biệt là ông không chuẩn 
bị đây đủ cho cái nóng nhiệt đới quá khắc nghiệt đến độ ông không thể nào tham dự vào những 
chuyến khất thực truyền thống với những vị Tăng khác. Ông kính phục cách sống của những vị Tăng 
Tích Lan và sự ký thác của họ trong việc giữ giới; tuy nhiên, ông chẳng bao giờ giao thiệp rất tốt được 
với họ, và ông nhận ra rằng họ sẽ bị lạc đường nếu ông cố giải thích về Thiển với sự nhấn mạnh đến 
giác ngộ cá nhân cho họ—He left home and became a monk at the age of twelve. He was originally 
given the Buddhist name Soko. However, because another monk had the same name, their teacher 
asked him to choose his own Buddhist name. He elected Sôen In honor of a younger monk of that 
name who had died. He studied with two prior masters before he came to work with Kosen at Engaku- 
JI, and under therr direction he was formally Iintroduced to zazen. He was so committed to the practice 
that during the December retreat or Rohatsu Sesshin (marking the anniversary of the Buddha's 
enlightenment), he sat outside for two days so wholly absorbed in meditation that he failed to notice 
when he became covered with snow. Later, he received the certificate of inka from Zen master Kôsen 
Sôon. After he became the Dharma heir of Kôsen Sôon (1816-1892), the master sent him to Keiô 
Gijuku (later to become Keiô Unniversity) so that the young monk would receive an education 
appropriate for the new era of modern Japan. After Sôen completed his practice under Kôsen, he 
traveled to Ceylon to study Theravada Buddhism. He also visited Siam (no Thailand) and China. His 
goal was to deepen his understanding of Buddhism by familiarizing hiìmself with the older Theravada 
tradition, but he found conditions In the 1sland nation extremely difficult. He wrote back to his master, 
Kosen, that the only one thíng in Ceylon that seemed the same as at home was the barking of the dogs. 
In particular, he was unprepared for the tropical heat which was so severe he was unable to take part in 
the traditional begging rounds with the other monks. He admired the life-style of the Ceylonese monks 
and their commitmernt to the precepts; however, he was never able to communicate with them very 
well, and he realized that they would be bewildered 1f he attempted to explain Zen with 1s emphasis 
on personal enlightenment. 


4)_ Thích Tông Diễn: Phật Tánh— Buddha-Nattre 
Nói về Phật tánh của con chó, Thiển sư Thích Tông Diễn đã làm bài kệ sau đây: 
“Sư Triệu Châu và con chó 
Thật sự điên rồ quá đó! 
Sau cùng thì chúng sinh chúng sinh phi 
Bị hủy diệt, nói lời cuối đi!” 
Talkting about a dog's Buddha-nature, Zen master Soyen Shaku made the following verse: 
“Master Chao-chou and the dog 
Truly exhorbitant, their foolishness! 
Being and nonbeing at last 
Amnihilated, speak the final word!” 


2191 


5) Thích Tông Diễn: Thái Độ Trong Tu Tập—Attitude in Cultivation 

Thích Tông Diễn (1859-1919) là tên của một vị Thiền Tăng thuộc tông Lâm Tế Nhật Bản, cũng được 
biết Pháp danh Kôgaku Sôen, một trong những Thiển sư quan trọng trong thời cận đại. Vào tuổi 12, 
ông xuất gia và ban đầu được ban cho pháp danh là Soko. Tuy nhiên, có một vị Tăng khác cùng tên, 
nên thầy kêu ông tự chọn pháp danh cho mình. Ông chọn Sôen để vinh danh một vị sư trẻ mang tên 
này nhưng đã qua đời. Ông đã tu học với hai vị thầy trước khi đến với Thiền sư Kosen tại Viên Giác 
Tự, và dưới sự hướng dẫn của vị thầy này, ông đã được chính thức giới thiệu đến tọa thiền. Ông hết 
sức tu tập đến nỗi trong khóa Nhiếp Tâm mùa đông (đánh dấu kỷ niệm ngày Phật thành đạo), ông đã 
ngồi ngoài trời hai ngày hoàn toàn nhập định đến độ ông không để ý đến việc tuyết phủ đầy người. 
Có hai câu chuyện về Thiển sư trong tập sách của Senzaki Nyogen (1876-1958). Senzaki Nyogen là 
tên của một vị Thiển sư thuộc tông Lâm Tế Nhật Bản, người có ảnh hưởng trong việc truyền bá Thiển 
pháp ra Tây phương. Sư là Pháp tử nối pháp của Thiển sư Shaku Sôen, du hành sang Mỹ và dạy Thiển 
cho đệ tử người Mỹ ở Cựu Kim Sơn và Los Angeles. Mặc dầu có một câu chuyện không thuộc dạng 
ký thuật, mà có vẻ là danh sách ghi lại những luật mà Thiển sư Sôen đã viết xuống cho mình và tự 
ràng buộc mình theo đó để tu tập cả đời: Vào buổi sáng trước khi thay đổi ý áo, đốt nến và thiển tập. 
Ăn sáng vừa phải và không bao giờ đến độ thỏa mãn. Khi có khách cũng cùng với thái độ khi ở một 
mình. Khi ở một mình, phải giữ thái độ như lúc có khách. Để ý cái mình nói, và phải luyện tập bất cứ 
thứ gì nói ra. Khi cơ hội đến đừng để nó vuột mất, tuy vậy, phải suy đi nghĩ lại trước khi hành động. 
Đừng luyến tiếc quá khứ. Nhìn về tương lai. Lúc nào cũng phải có thái độ vô úy của một anh hùng và 
một trái tim biết yêu thương của một đứa trẻ. Đến giờ nghỉ, ngủ như mình đang đi vào giấc ngủ cuối 
cùng. Khi thức giấc, rời ngay giường ngủ không luyến tiếc như mình ném đi đôi giày cũ—Soen Shaku, 
name of a Japanese Rinzai monk, also known by his religious name Shaku Sôen, one of the most 
1mportant Zen masters of the modern period. He left home and became a monk at the age of twelve. 
He was originally given the Buddhist name Soko. However, because another monk had the same 
name, their teacher asked him to choose his own Buddhist name. He elected Sôen In honor of a 
younger monk of that name who had died. He studied with two prior masters before he came to work 
with Kosen at Engaku-ji, and under their direction he was formally introduced to zazen. He was so 
committed to the practice that during the December retreat or Rohatsu Sesshin (marking the 
anniversary of the Buddha's enlightenment), he sat outside for two days so wholly absorbed in 
meditation that he failed to notice when he became covered with snow. There are two stories about 
Zen master Shaku Sôen In SenzakT's book. Senzaki Nyogen was name of a Japanese Rinzai monk, who 
was Influential in spreading Zen to the West. Nyogen, the Dharma herr of Shaku Sôen (1859-1919), 
traveled to the United States and taught Zen to American disciples in both San Francisco and Los 
Angeles. Although one 1s not narrative but rather a list of rules that Sôen wrote down for himse]f and to 
which he adhered throughout his life: In the morning before dressing, lipht incense and meditate. 
Partake of food at regular intervals. Eat with moderation and never to the point of satisfaction. ReceIve 
a guest with the same attitude you have when alone. When alone, maintain the same atfitude you have 
1n receiving gues(s. Watch what you say, and whatever you say, practice it. When an opportumty 
comes do not let 1t pass by, yet always think twice before acting. Do not regret the past. Look to the 
future. Have the fearless attitude of a hero and the loving heart of a child. Upon retiring, sleep as 1ƒ 
you had entered your last sleep. Upon awakening, leave your bed behind you 1nstantly as 1f you had 
cast away a parr of old shoes. 


6) Thích Tông Diễn: Trái Tìm Bốc Lửa Trong Khi Đôi Mắt Lạnh Như Tro Tàn— My Heart Burns 
Like Fire But My Eyes Are As Cold As Dead Ashes 

Soyen Shaku là tên của một vị Thiển Tăng thuộc tông Lâm Tế Nhật Bản, cũng được biết Pháp danh 

Kôgaku Sôen (1859-1919), một trong những Thiển sư quan trọng trong thời cận đại. Sôen sinh năm 

1859 và ông được gửi đến một ngôi chùa ở địa phương nơi mà, về sau này trong một đoạn văn tự thuật 


2192 


ông đã viết, ông được dạy tôn kính Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng, cũng như hiếu kính mẹ cha và giúp đổ 
anh chị em, trung thành với đất nước và đồng bào. Shaku kế thừa chức vị trụ trì Viên Giác Tự khi thầy 
mình thị tịch vào năm 1892. Qua năm sau, Sư tham dự Hội Nghị Phật Giáo Thế Giới ở Chicago. Sư là 
vị Tăng đầu tiên từ tông Lâm Tế đã đi thăm viếng phương Tây, và Sư đã đi hơn hai lần. Ba trong số 
những đệ tử của Sư có ảnh hưởng trong việc giới thiệu Thiển pháp Lâm Tế đến với Tây phương là 
Shaku Sôkatsu, D.T. Suzuki, và Senzaki Nyogen. Thiển sư Soyen Shaku là vị thiển sư Nhật Bản đầu 
tiên đến Mỹ. Ngài thường nói với Tăng chúng: “Trái tim tôi bốc lửa nhưng đôi mắt tôi thì lạnh như tro 
tàn.” Ngài đã đặt ra những quy tắc sau đây để tự mình áp dụng trong suốt cả cuộc đời: Thứ nhất, buổi 
sáng thắp hương và thiền định trước khi thay y phục. Thứ nhì, nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Ăn uống có giờ 
giấc, điều độ và không bao giờ ăn đến mức thỏa mãn. Thứ ba, khi tiếp khách vẫn giữ thái độ như khi ở 
một mình, và khi ở một mình vẫn giữ thái độ như khi tiếp khách. Thứ tư, để ý lời nói, và khi nói ra thế 
nào thì phải thực hành thế ấy. Thứ năm, khi cơ hội đến đừng bỏ lở mất, nhưng phải suy nghĩ đôi lần 
trước khi hành động. Thứ sáu, đừng nuối tiếc quá khứ. Hãy hướng về tương lai. Thứ bảy, giữ thái độ 
không sợ sệt của một người hùng và trái tim yêu thương của một đứa trẻ. Thứ tám, khi đi ngủ, hãy ngủ 
như ngủ giấc cuốc cùng. Khi thức dậy, lập tức rời khỏi giường ngủ——Name of a Japanese Rinzai monk, 
also known by his religious name Shaku Sôen, one of the most Important Zen masters of the modern 
period. Sôen Shaku was born in 1859. He was sent to a local temple school where, in an 
autobiographical statement he wrote later, he was taught to respect the Three Treasures of Buddha, 
Dharma, and Sangha, as well as to be filial to my parents and helpful to my brothers and sisters, to be 
loya]l to my country and faithful to my compatriots. Shaku inherited position of abbot at Engaku-ji when 
his master died in 1892. The next year, he attended the World Conference of Religions in Chicago. He 
was the first monk from the Rinzal sect to visit the West, and he visited two more times. Three of 
Sôens disciples also were influential in introducing Rinzal to the West: Shaku Sôkatsu (1870-1954), 
D.T. Suzuki (1570-1966), and Senzaki Nyogen (1876-1958). Soyen Shaku was the first lapanese Zen 
Master to come to America. He always told his assembly: “My heart burns like fire but my eyes are as 
cold as dead ashes.” He made the following rules which he practiced every day of his life: First, in the 
morning before dressing, light incense and meditate. Second, retire at regular hour. Partake of foodat 
regular intervals. Eat with moderation and never to the point of satisfaction. Third, receive a guest with 
the same attitude you have when alone. When alone, mainfain the same atfitude you have 1n receiving 
guests. Fourth, watch what you say, and whatever you say, practice 1t. Fifth, when an opportunity 
comes do not let 1t pass by, yet always think twice before acting. Sixth, do not regret the past. Look to 
the future. Seventh, Have the fearless attitude of a hero and the loving heart of a child. Eighth, upon 
retiring sleep as 1f you had entered your last sleep. Upon awakening, instantly leave your bed behind 
you. 


7)_ Thích Tông Diễn: Trong Cõi Mộng—In Dreamland 

Một trong những đệ tử của Thiển Sư Soyen Shaku hỏi ngài: “Tại sao thầy lại thường hay chợp mắt 
vào buổi trưa?” Thây trả lời: “Lão Tăng đi vào cõi mộng để gặp các vị cổ thánh, giống như Khổng Tử 
đã làm hồi xưa vậy. Khi Khổng Tử ngủ, ngài thường mơ thấy các vị cổ thánh và sau đó kể lại cho các 
đệ tử của mình nghe về họ.” Một hôm, vào mùa hè nóng bức, một vài thiển sinh chúng tôi cảm thấy 
rất mệt mỏi và chợp mắt một chút. Thầy mắng chúng tôi. Chúng tôi giải thích: “Bạch thầy, các con đi 
vào cõi mộng để gặp các vị cổ thánh như Khổng Tử đã làm.” Thây liền vặn hỏi: “Vậy thì các vị cổ 
thánh đã nhắn gì?” Một người trong Tăng chúng đã trả lời: “Bạch thầy, các con đi vào cõi mộng và 
gặp chư cổ thánh và đã hỏi các ngài xem có thấy thầy chúng con đến đó vào buổi trưa hay không, 
nhưng họ nói là chưa bao giờ gặp thầy cả!”——One of a disciples asked Zen master Soyen Shaku: “Why 
do you take a nap every afternoon?” The master said: “I go to dreamland to meet old sages Just as 
Confucius dịd. When Confucius slept, he would dream of anclent sages and later tell his followers 
about them.” One day, during the summer time, it was extremely hot, so some of us felt so tired and 


2193 


took a nap for a litle while. The master scolded us. We explained: “Master, we went to dreamland to 
meet the ancient sages the same as Confucius did.” The master demanded: “What was the message 
from those sages?” One of the monks replied, “Master, we went to dreamland and met the sages and 
asked them 1f our master came there every afternoon, but they said they had never seen such fellow.” 


DCCXLVI.Thiên Ân: Thien An 

1)_ Đại Quyết Tâm Trong Thiền Tập— Great Determination in Zen Practice 

Đại quyết là một trong ba yếu tố đưa đến thành công trong Thiền tập. Theo Thiển sư Thích Thiên Ân 
trong “Triết Lý Thiển-Thực Hành Thiền,” sau khi chúng ta đã giải quyết những nghi vấn và sẵn sàng 
bắt đầu hạ thủ công phu, chúng ta phải tạo cho mình một tinh thần cương quyết mạnh mẽ. Chúng ta 
phải quyết tâm tiến tới và tiếp tục công phu cho dù có gặp tất cả những trở ngại trên đường tu đạo. 
Chúng ta phải nguyện không bao giờ bỏ cuộc, mà phải tiếp tục phấn đấu thật cần mẫn. Muốn phát 
triển “đại quyết” chúng ta phải nhẫn nại và tự ghép mình vào kỹ luật. Chúng ta không nên nôn nóng 
được kết quả, mà phải tự đào luyện công phu, không trông ngóng hay kỳ vọng. Như Đức Khổng Phu 
Tử nói: “Đừng mong có kết quả sớm hay có lợi nhỏ. Kẻ mong kết quả sớm sẽ không đạt được mục 
đích cao. Kẻ ham lợi nhỏ thì không làm được việc lớn.” Con đường Thiền tập không phải là con đường 
đi vào và đi ra Đại học. Chúng ta không thể nào chỉ dành một vài năm hâu được tốt nghiệp. Con 
đường vào thiển không phải là vấn để của tháng hay năm, mà là cả đời. Chỉ có một cách tốt nghiệp 
duy nhất trong nhà Thiễển: đạt được Giác Ngộ Tối Thượng. Mặc dù chúng ta ai cũng có sẵn Phật tánh, 
nhưng không dễ gì trở thành Phật. Nó không những chỉ khó đối với chúng ta, mà cũng đã từng khó 
khăn đối với Đức Phật. Đức Phật đã từng nói: “Trong vũ trụ này, chẳng có chỗ nào dù nhỏ bằng hạt 
cải mà ta chẳng từng hy sinh thân mạng hay vùi xương của ta.” Thật khó tưởng tượng được vô lượng 
kiếp mà Đức Phật đã luân hồi trong vũ trụ này, vun trồng trí tuệ và phước đức hầu trọn thành Phật 
đạo. Ngay trong kiếp cuối cùng, sự quyết tâm của Đức Phật càng dõng mãnh hơn. Ngài đã trải qua 6 
năm khổ hạnh và 49 ngày đêm liên tục thiển định một cách quyết liệt. Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng tu tập 
Thiền định liên tục 9 năm sau khi ngài đến Trung Quốc. Như vậy sự quyết tâm là một trong những yếu 
tố quan trọng nhất trong tu tập thiển định——Great determination is one of the three factors making for 
success in the cultivation of Zen. According to Zen Master Thích Thien An in “Zen Philosophy-Zen 
Practice,” after we have resolved our doubts and are ready to embark upon the course of pracfice, we 
must raise up a spirIt of strong determination. We must make a firm resolution to plow ahead and to 
continue fo practice despite all the obstacles which may be met on the path. We must vow never fo 
øIive up but to strive on điligently. To develop great determination we must have patience and self- 
discipline. We must not be Impatient for results but must discipline ourselves to practice without 
©expectation or anticipation. As Confucius says: “Do not wish for quick results, nor look for small 
advantages. If one seeks for quick results, he will not attain the ultimate goail. If he 1s led astray by 
small advatages, he will never accomplish great things.” The way of Zen 1s not the entrance and exit of 
a university. We do not set apart a certain period of time for study and then receive a graduation. The 
Way OŸ Zen 1s not a matter of months or years but of a lifetime. There 1s only one kind of graduation 1n 
Zen: the attainment of Supreme Enlightenment. Even though we all have a Buddha-nature, 1t 1s not 
easy to to become a Buddha. It 1s difficult not only for us, but 1t was also difficult for the Buddha. The 
Buddha said: “In the universe there 1s not a spot of land as small as a mustard seed where I have not 
sacrifice my life or have not buried my bones.” It 1s difficult to imagine how many lifetimes the 
Buddha reincarnated In this universe, cultivating his wisdom and virtue to attain Buddhahood. In the 
last le, the Buddha devoted himself to practice for six years and forty-nine days. Bodhidharma also 
practiced for nine years after he arrived in China. Therefore, “great determination” 1s extremely 
1mportant in Zen practice. 


2194 


2) Thiên Ân: Tâm Phân Biệ—A conceptual Mind (Discruninating Mind) 

Tâm phân biệt những tướng trạng khác nhau và chính tâm ấy lại chấp thủ những tướng trạng ấy. Tâm 
phân biệt nằm trên nóc của cõi sanh tử nầy (tâm của cõi nhị nguyên), nhưng chúng sanh lại tin rằng 
đây là tâm thật của mình, nên có mê hoặc và từ đó có khổ đau phiển não. Ngày xưa có một thiển sư 
Trung Hoa đã nói: “Một người trước khi tu tập thiển, đối với người ấy núi là núi, sông là sông; sau khi 
nhận được chân lý về Thiển từ sự chỉ giáo của một vị thiển sư giỏi, đối với người ấy núi không còn là 
núi, sông không còn là sông nữa; nhưng sau đó, khi người ấy đã thật sự đạt đến chỗ an trụ trong thiển, 
thì núi lại là núi, sông lại là sông.” Câu này nghĩa là làm sao? Theo Thiển sư Thích Thiên Ân trong 
Triết Lý Thiển-Thực Tập Thiền, câu thứ nhất diễn tả quan điểm của một người chưa giác ngộ, cái 
hiểu biết thông thường nhìn sự vật qua lăng kính của tư duy sai lầm. Điều này không cần phải giải 
thích, vì nó là quan điểm quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Câu thứ nhì khó hiểu hơn. Sau khi được 
một vị thầy giỏi dạy dỗ về thiển thì tại sao ông ta lại nói rằng núi không còn là núi, sông không còn là 
sông? Chúng ta phải hiểu câu nói ấy như thế này: Thế nào là một ngọn núi? Một ngọn núi là sự kết 
hợp giữa những đất, đá, cây cối và hoa cỏ mà chúng ta đã gom chúng lại dưới cái tên “núi”. Vì vậy 
núi thật sự không phải là núi. Cũng như vậy, thế nào là một con sông? Một con sông là sự kết hợp 
giữa rất nhiều nước đang cùng nhau trôi chảy, một sự kết hợp không ngừng thay đổi. Kỳ thật không có 
một tự thể nào gọi là “sông” cả. Vậy nên sông không còn là sông. Đây chính là chân nghĩa của câu 
thứ nhì. Trong câu thứ ba vị thầy nói rằng đối với một người đã nhận thức thấu đáo và an trụ trong lý 
Thiển thì núi lại là núi và sông lại là sông. Về ý tưởng, lối nhìn này không thấy khác với quan điểm 
của phàm tình, nhưng về thực nghiệm, đây là cái nhìn của một người đã giác ngộ, căn bản khác hẳn 
cái nhìn của chính ông trước khi giác ngộ. Lúc trước khi ông nhìn ngọn núi, ông thấy nó với tâm phân 
biệt. Ông thấy nó cao hoặc thấp, lớn hoặc nhỏ, đẹp hoặc xấu. Tâm phân biệt của ông phát khởi yêu và 
ghét, quyến luyến và ghê tởm. Nhưng sau khi giác ngộ, ông nhìn sự vật với sự đơn giản cùng tột. Ông 
thấy núi là núi, chứ không phải cao hay thấp, sông là sông chứ không phải đẹp hay xấu. Ông thấy sự 
vật mà không còn phân biệt hay so sánh, chỉ như một tấm gương phản ánh chúng y hệt như tình trạng 
thật của chúng——A conceptual thought perceives ifs objects indirectly and unclearly through a generic 
1mage. The mind 1s discriminating various forms and the mind 1(self gets attached to a variety signs of 
existence. The discriminating mind lies at the roof of this birth and death, but people think that this 
mind 1s their real mind, so the delusion enters 1nto the causes and conditions that produce suffering. A 
Chinese Zen master once said: “Before a man practices Zen, to him mounfains are mountains, and 
TIV€TS are rIvers; after he gets an Insight 1nto the truth of Zen through the Instructions of a good Zen 
master, mounftains to him are no longer mountains, and rivers are no longer rivers. But after this, when 
he really attains the abode of rest, mounfains are once more mountains, and rIvers are rIvers.” What 1s 
the meaning of this? According to Zen Master Thích Thien An in “Zen Philosophy-Zen Practice,” the 
Íirst sentence expresses the viewpoint of the unenlightened man, the common understanding which 
views things 1n terms of false thinking. Thịis requires no explanation, for 1t 1s a viewpoint with which 
we are all familiar. The second sentence 1s more difficult to understand. Why does he say that the 
mountaïn 1s not a mountain, the river 1s not a river? Let us understand it this way: What 1s a mountain? 
A mountain 1s a combination of rocks, trees and plants whích we group together under the name 
“mountain.” Hence the mountain 1s not the mountain. Again, what 1s a river? A rIver 1s a combination 
of a lot of water flowing together, a combination which 1s constantly changing. There 1s no abiding 
entity, “river.” Hence the river 1s not a river. This 1s the real meaning of the second sentence. In the 
third sentence the Master says that for the man who has fully realized Zen, mountain 1s once again a 
mountan and the river once again a river. Concept(ually this way of looking at things 1s 
1ndistinguishable from the viewpoint of common sense, but experienfially, the vision of the enlightened 
man 1s radically different from his vision before enlightenment. Earlier when he looked at the 
mountain, he viewed 1t with a discriminating mind. He saw 1t as high or low, big or small, beautiful or 
ugly. His discriminating mind gave rise to love and hate, attracion and repulsion. But after 


2195 


enlightenment he looks at things with utmost simplicity. He sees the mountain as a mountain, not as 
hiph or low, the river as a river, not as beautiful or ugly. He sees things without distinction or 
comparison, merely reflecting them like a mirror exactly as they are. 


DCCXLVII Thiên Bình Tùng Ỷ: T1en-p 1ng Ts'ung-L 
1) Chỗ Khói Hương Hiện Lên, Thấy Được Trời Đất!— Where the Incense Smoke Rises, Heayen and 
karth May Be Seen! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXVI, một hôm, có một vị Tăng nói: "Làm thế nào cho 
người uống nước động sâu chẳng bay lên hay rớt xuống?" Thiển Sư Thiên Bình Tùng Ỷ nói: "Kế tiếp 
là nằm mộng thấy cái gì?" Hôm khác, vị Tăng lại hỏi Thiển Sư Thiên Bình Tùng Ỷ: "Đại chúng tụ tập 
đông đủ. Thầy nói với họ cái gì?" Thiên Bình nói: "Chỗ khói hương hiện lên, thấy được trời đất!"— 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Ln), Volume XXXVI, one day, 
a monk asked, "How do those who drink the deep clear waters of Qinxi (literally 'clear creek') not rise 
or fall?" Tien-Ping said, "What will you dream of next?" Another day, the monk asked, "The great 
congregafion has assembled. What do you say to them?” T'ien-Png said, "Where the incense smoke 
TIses, heaven and earth may be seen!” 


2) Thiên Bình: Gia Phong Thiên Bình— The Style 0ƒ T'ien-p 1ng's House 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXVI, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Thiên Bình 
Tùng Ỷ: "Thế nào là gia phong của Hòa Thượng?" Thiên Bình nói: "Hiển lộ đại địa." Hôm khác, vị 
Tăng lại hỏi Thiền Sư Thiên Bình Tùng Ý: "Thế nào là Thiên Bình?" Thiên Bình nói: "Chín lỗi tám 
lõm!"—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XXYVI, 
one day, a monk asked, "What 1s the style of the masters house?" T'ien-P1ng said, "Revealing earth. 
Another day, the monk asked, "What 1s T1en-P1ng?” T'ien-P1ng said, "Eight dips and nne bumps!” 


3) Thiên Bình: Nhất Đảm Thiên (Một Gánh Thiền)—A Load dgƒ Zen 

Một gánh thiển, từ nầy có nghĩa là hành giả tu tập nửa vời không thể đi đến đâu cả. Theo Bích Nham 
Lục, tắc 98, khi Thiển Sư Thiên Bình Tùng ". trụ viện, ngài bảo chúng: "Lão Tăng buổi đầu đi hành 
cước bị gió nghiệp thổi đến chỗ của Thầy Từ Minh, bị liên tiếp hai chữ 'lâm', ngài đã cố nài lão Tăng 
ở lại hết hạ với ngài để thương lượng. Lúc đó lão Tăng chẳng nói là lầm; khi lão Tăng cất bước đi về 
phương Nam, sớm biết nói lầm rồi vậy." Thiên Bình dầu nói đến cùng tột, chỉ là rơi vào đầu thứ bẩy 
thứ tám, gật đầu suy nghĩ cũng không còn chút ánh sáng nào. Người ngày nay khi nghe Sư nói "Lão 
Tăng cất bước về phương Nam, sớm biết nói lầm rồi," liền suy nghĩ nói: "Khi chưa đi hành cước, tự 
nhiên là không có nhiều Phật pháp hay Thiền pháp; và đến khi hành cước hoàn toàn bị người các nơi 
phờ phỉnh. Chẳng bằng lúc trước khi hành cước, gọi đất là trời, gọi núi là nước, may thay không một 
việc." Nếu khởi kiến giải lưu tục thế ấy, sao chẳng mua một cái nón đội cho tất cả để qua thời. Có 
dùng được cái gì đâu? Phật pháp chẳng phải đạo lý này. Nếu luận như thế làm sao mà không có nhiều 
thứ biến chứng phức tạp? Nếu nói "Tôi hội người không hội, là gánh một gánh Thiển chạy quanh khắp 
thiên hạ, bị người sáng mắt khám phá, một điểm sử dụng cũng không được."——A load of Zen, the term 
means practiioners who practice Zen by halves and cannot get to anywhere. According to the Pi-Yen- 
Lu, example 98, when Zen master T'ien Ping was dwelling in a temple, he said to his commumity, 
"When I was first travelling on foot, Ï was blown by the wind of events to Master Ssu Ming's place. 
Twice he said Wrong!" and tried to have me pass the summer there to watt for him to deliberate with 
me. I did not say 1t was wrong then; when I set out for the South, I already knew that 1t was wrong." 
Master T'ien Ping has said quite a bịt; 1t 1s Just that he's fallen in seventh and eighth place, shaking his 
head thinking, out of torch. When people these days hear him saying, "When [ set out for the South, I 
already knew that 1t was wrong," they immediately go figuring 1t out and say, "Before even going on 
foot travels, there 1s naturally not so much Buddhism or Ch'an; and when you got on foot travelling, 


2196 


you are completely fooled by people everywhere. Even before foot travels, you carnrt call earth sky or 
mountains rivers; fortunately there 1s nothing to be concerned about at all.” If you all entertain such 
common vulgar views, why not buy a bandanna to wear and pass your time in the boss's house? What 
1s the use? Buddha's teaching 1s not this principle. If you điscuss this matter, how could there be so 
many complications? If you say, "I understand, others do not understand," carrying a bundle of Chan 
around the country, when you are tried out by clear-eyed people, you wonit be able to use 1t at all. 


4) Thiên Bình: Thế Nào Là Phật?— What Is Buddha? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXVI, một hôm có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Thiên Bình 
Tùng Ỷ: "Thế nào là Phật?" Thiên Bình nói: "Không chỉ trời hay đất." Vị Tăng hỏi: "Tại làm sao mà 
không chỉ trời, chỉ đất." Thiên Bình nói: "Chỉ có ta là độc tôn."——According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), VolumeNhững câu trả lời cho câu hỏi "Phật là ai?" đầy 
những thứ khác nhau, tại sao lại như vậy? Trong đó có ít nhất một lý do, đó là các thiển sư muốn chúng 
ta đưa tâm mình thoát ra những rắc rối và vướng víu từ cảnh giới bên ngoài như ngôn tự, ý tưởng, hay 
những ham muốn, vân vân. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy tại sao Thiển tránh trừu tượng, sự đóng 
tuổng theo kiểu bắt chước, và lời nói ví von. Chấp trước vào các từ ngữ như Phật, linh hồn, vô hạn, và 
những ngôn từ như vậy không có giá trị thật sự. Rốt cuộc lại chúng chỉ là văn tự và ý niệm, không giúp 
ích gì cho việc thật sự liễu ngộ Thiên. Trái lại, những thứ đó còn thường xuyên dẫn chúng ta đi trật mục 
tiêu của mình. Vì vậy chúng ta bị bắt buộc phải cẩn thận để phòng XXYVI, one day, a monk asked, 
"What is Buddha?” T'ien-Png said, "Not pointing at heaven or earth." The monk asked, "Why no point 
at heaven or earth?" T'ien-P1ng said, "I am alone the honored one." The answers to the question "Who 
or what 1s the Buddha?” are full of varieties; and why so? One reason at least 1s that they thus desire to 
free our minds from all possible entanglements and attachments such as words, ideas, desires, and so 
forth, which are put up against us from the outside. We can now see why Zen shuns abstractions, 
Tepresenfations, and figures of speech. No real value 1s attached to such words as Buddha, the soul, the 
1nfinite, and suchlike words. They are, after all, only words and ideas, and as such are not conducIve to 
the real understanding of Zen. On the contrary, they often falsify and play at cross purposes. We are 
thus compelled always to be on our guard. 


5) Thiên Bình: Tùng Ý Lâm!—My Wrongs! 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư Tây Viện và Thiên Bình Tùng Ỷ trong khi Thiên Bình 
đang trên đường hành cước. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XI và Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, 
quyển XXVI, , Hòa Thượng Thiên Bình khi đi hành cước, đến tham vấn Tây Viện, Sư thường tự nói: 
"Chớ nói hội Phật pháp, tìm người nói thoại cũng không có." Một hôm, Tây Viện từ xa thấy gọi: 
“Tùng Ỷ!" Thiên Bình ngưỡng đầu. Tây Viện nói: "Lầm!" Thiên Bình đi hai ba bước, Tây Viện lại 
bảo: "Lầm!" Thiên Bình lại gần, Tây Viện lại bảo: "Vừa rồi hai cái lầm, là Tây Viện lầm hay Thượng 
tọa lầm?" Thiên Bình thưa: "Tùng Ỷ lâm!" Tây Viện nói: "Hãy ở lại đây qua hạ, sẽ cùng Thượng Tọa 
thương lượng hai cái lầm nầy." Khi ấy Thiên Bình liền đi. Sau Thiên Bình trụ viện bảo chúng: "Lúc 
đầu khi ta đi hành cước bị gió nghiệp thổi đến chỗ Trưởng Lão Tư Minh, liên tiếp hai cái lầm, lại cầm 
ta ở lại qua hạ sẽ cùng ta thương lượng, ta chẳng nói khi ấy là lầm, cất bước đi phương Nam, ta sớm 
biết nói lầm rồi."——The koan about the potentiality and conditions of questions and answers between 
Zen master Hsi Yuan and Ten Ping who was a wandering monk at the time. According to Wudeng 
Huiyuan, volume XI and the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume 
XXVI, when the Master of T'ien Png was travelling on foot, he called on Hsi Yuan. He always would 
say, "Do not say you understand the Buddhist Teaching; I cannot find a single man who can quote a 
saying." One day Hsi Yuan saw him from a distance and called him by name: “Tsung Yi!” Ping raised 
his head. Hsi Yuan said, "Wrong!" Png went two or three steps; Hsi Yuan againn said, "Wrong!" Ping 
approached; Hsi Yuan said, ”These two wrongs Jjust now: were they my wrongs or your worngs?” Ping 


2197 


said, "My wrongs." Hsi Yuan said, "Wrong!" Ping gave up. Hsi Yuan said, "Stay here for the summer 
and waiït for me to discuss these two wrongs with you." But P1ng immediately went away. Later, when 
he was dwelling in a temple, he said to his commumity, "When I was first travelling on foot, Ï was 
blown by the wind of events to Elder Ssu Mings place: twice 1n a row he said Wrongl' and tried to 
keep me there over the summer to wait for him to deal with me. I địd not say 1t was wrong then; when I 
set out for the South, I already knew that it was wrong." 


DCCXLVIII.Thiên Cái U: Kinh Điển— Yu gƒ T'ien-kai: Scriptures 

Có một vị Tăng bước tới trước Thiền sư Thiên Cái U và hỏi: "Con muốn đọc kinh, thầy có gì khuyên 
bảo về vấn để này hay không?" Thiển sư Thiên Cái U nói: "Ông có nghĩ rằng một đại thương gia còn 
phải bận tâm đi kiếm vài đồng xu lẻ hay không?"——A monk came up to Zen master Yu of Tien-kai, 
and asked, "I wish to read sutras, and what would you advise me to do about 1t?" The master remarked, 
"Do you think a great merchant would bother himself about making a few cents?” 


DCCXLIX. Thiên Đại Dã: Chỉiyono 
1) Cái Gì Là Tâm? Ai Đang Nghe? Cái Gì Thấy?—What Is Mind? Who Is Hearing? What Is That 
Sees? 

Theo truyền thuyết Thiển tông Nhật Bản, trước khi đến tu tập với Thiền sư Vô Học Tổ Nguyên, Thiên 
Đại Dã là người tại gia giúp việc trong một ngôi chùa nhỏ, nơi có ba vị Ni đang tu tập Phật giáo và 
thường xuyên mở các thời Thiển cho Phật tử tại gia. Theo câu chuyện, Thiên Đại Dã quan sát người ta 
tu tập thiển tọa và cố gắng bắt chước cách ngồi của họ trong khu nghỉ ngơi của mình, nhưng vì không 
có sự chỉ dẫn chính thức nên những gì bà có được chỉ là hai đầu gối bị đau. Cuối cùng, bà tới gặp vị Ni 
trẻ nhất và hỏi cách nào để thiển tọa. Vị Ni đáp rằng công việc của bà là làm nhiệm vụ của mình 
bằng hết khả năng của mình. Vị Ni nói tiếp: “Đó chính là thiển tọa.” Thiên Đại Dã cảm thấy là mình 
đang được bảo là không nên quan tâm tới những việc ngoài chỗ mình được đặt để. Vì thế, bà tiếp tục 
hoàn thành những công việc hằng ngày của mình, phần lớn bao gồm việc đi kiếm củi và kéo nước từ 
giếng lên. Tuy nhiên, bà để ý thấy mọi người đều gia nhập với các vị Ni vào các thời thiển; vì thế, bà 
nghĩ, không có lý do gì bà không thể tham dự tu tập. Lần này bà tới hỏi vị Ni lớn tuổi nhất. Bà này 
cung cấp cho Thiên Đại Dã với những lơi chỉ dẫn cơ bản, và giải thích cách ngồi, chỗ để tay, dán mắt 
vào chỗ nào, và điều hòa hơi thở. Rồi bà bảo Thiên Đại Dã: “Buông xả thân tâm. Hãy nhìn từ bên 
trong, tìm xem 'Tâm ở đâu?' Quan sát từ bên ngoài, và hỏi: 'Tâm có thể tìm được chỗ nào?' Chỉ thế 
này thôi. Khi mà những tư tưởng khác khởi lên, hãy để cho chúng tự đi qua mà không cần phải chạy 
theo chúng, và trở lại với chuyện tìm tâm.” Thiên Đại Dã cảm ơn sự trợ giúp của vị Ni lớn tuổi nhất, 
rồi than thở rằng nhiệm vụ của bà nhiều quá nên có ít thì giờ cho việc thiển tọa. “Tất cả những việc bà 
làm là thiển tọa của bà,” tiếng của vị Ni trẻ hổi sớm đang vang vọng trong bà. “Trong bất cứ sinh hoạt 
nào, luôn tự hỏi 'Cái gì là tâm?' Những tư tưởng đến từ đâu? Khi nghe ai nói, đừng tập trung vào lời 
nói mà hãy hỏi: 'Ai đang nghe?' Khi thấy cái gì đó, đừng tập trung vào nó, mà hãy tự hỏi: 'Cái gì 
thấy?”——According to the Japanese Zen legends, before coming to study with Mugaku, Chiyono had 
been a servant at a small temple where three nuns practiced Buddhism and hosted evening meditation 
sesslons for the laity on a regular basis. According to this story, Chiyono observed the people 
practicing zazen and tried to Imifate therr sitting in her quarters, but without any formal 1nstruction all 
she acqurred for her efforts were sore knees. Finally she approached the youngest of the nuns and 
asked how to do zazen. The nun replied that her duty was to carry out her responsibilities to the best of 
her abilities. ““That,” she said, “1s your zazen.” Chiyono felt she was being told not to concern herself 
with things that were beyond her sfation. So, she continued to fulfill her daily tasks, which largely 
consisted of fetching firewood and hauling buckets of water. She noticed, however, that people of all 
classes Joined the nuns during the meditation sessions; therefore, she thought there was no reason why 
she, too, could not practice. This time she questioned the oldest of the nuns. This woman provided 


2198 


Chiyono with basic Instruction, explained how to sit, place her hands, fix her eyes, and regulate her 
breathing. “hen, drop body and mind,” she told Chiyono. “Looking from within, inquire 'Where 1s 
mind? Observing from without, ask, Where 1s mind to be found?' Only this. As other thoughts arise, let 
them pass without following them and return to searching for mind.” Chiyono thanked the nun for her 
assistance, then lamented that her responsibiliies were such that she had litle time for formail 
meditation. “All you do can be your zazen,” the nun said, echoing what the younger nun had said 
earlier. “ln whatever activity, continue to inquire, 'What ¡1s mind? Where do thoughts come from? 
When you hear someone speak, dont focus on the words but ask, 1nstead, "Who 1s hearing?' When you 
see something, donft focus on 1t, but ask yourself, What 1s that sees?”” 


2) Thiên Đại Dã: Chẳng Còn Nước Trong Gàu! Chẳng Còn Trăng Đáy Nước! —No More Water in 
the Pail! No More Moon in the Water! 
Thiên Đại Dã là tên của một vị Ni Thiền sư Nhật Bản vào thế kỷ thứ XIH. Thiên Đại Dã chuyên tâm 
vào sự tu tập thiển định hết ngày này qua ngày khác. Rồi, một buổi chiều, bà đang kéo nước trong một 
cái gàu cũ. Chiếc gàu và chiếc cán bằng tre đã yếu qua thời gian, thình lình bị tách ra khi bà đang kéo, 
làm nước đổ hết ra ngoài. Ngay lúc đó, Thiên Đại Dã đạt ngộ. Mặc dầu câu chuyện về chuyện bà làm 
người giúp việc trong chùa chắc chắn là ngụy tác, phần gàu nước bị gẩy dẫn đến chuyện giác ngộ của 
bà dường như được dựa trên kinh nghiệm thực sự của bà. Bà tưởng nhớ biến cố này bằng những dòng 
thơ: 
“Bằng cách này hay cách kia 

Ta cố giữ lấy cái gàu cũ, 

Vì cán tre yếu và sắp gãy 

Khi giọt nước tận đáy tuôn ra. 

Chẳng còn nước trong gàu! 

Cũng chẳng còn trăng đáy nước!” 
Chiyono, name of a Japanese Zen Nun ¡n the thirteenth century. Chiyono commifted herself to Zen 
practice day after day. Then, one evening, she was fetching water in an old pail. The bucket, together 
with bamboo which had weakened over time, suddenly split as she was carrying 1t and the water 
spilled out. At that moment, Chiyono became awakening. Although the story about her time as a 
servant 1s certainly apocryphal, the part about the broken pail leading her enlightenment seems to be 
based on her actual experience. She commemorated the event with these lines: 

“In this way and that I tried to save the old paIl, 

Since the bamboo strip was weakening and about to break 

Until at last the bottom fell out. 

NÑo more water In the pail! 

NÑo more moon 1n the water!” 


DCCL.Thiên Đồng Tông Giác: T'ien-t'ung Tsung-chueh 
1)_ Đạo Hợp Nhất Với Cái Tối Thượng, Không Thể Đạt Được Bằng Lời!— The Way Is Uniting With 
the Ultinate, Is Nof Transmitted Through Words! 

Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Thiền sư Thiên Đồng Tông Giác; tuy nhiên, có 
một vài chỉ tiết ngắn về vị Thiển sư này trong Truyền Đăng Lục: Thiển sư Thiên Đồng Tông Giác là 
đệ tử và là Pháp tự của Thiền sư Chơn Yết Thanh Liễu. Sư đến từ Hà Châu, xuất gia năm 16 tuổi và 
hai năm sau thì thọ cụ túc giới. Trước tiên Sư học đạo với Sư Tổ Chiếu, một vị thầy của dòng truyền 
thừa Vân Môn. Sau khi Tổ Chiếu cáo lui không dạy Thiền nữa, Tông Giác đến học Thiền với Thiển sư 
Thanh Liễu, một vị thầy của tông Tào Động, và trở thành Pháp tự và truyền nhân của dòng Tào Động. 
Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Thiên Đồng Tông Giác: "Thế nào là Đạo?" Tông Giác nói: 
"Ngừng làm dấu chỉ đường tại các ngã rẽ." Đạo hợp nhất với cái tối thượng không thể đạt được bằng ý 


2199 


nghĩa, dấu ấn chân lý cũng không thể được truyền thụ bằng ngôn ngữ—We do not have detailed 
documents on this Zen Master; however, there 1s some brIef information on him in The Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu): Zen master T'ien-tung Tsung-chueh was a disciple and 
Dharma heir of Zen master Chen-hsieh Ch1ng-liao. He came from Hezhou. Tsung-chueh left home at 
the age of sixteen and gained ordination two years later. He first studied Zen under Zuzhao Daohe, a 
master of Yunmen lineage. After Zuzhao retired from teaching, Tsung-chueh proceeded to study under 
the Tslao-tung teacher Ching-liao, becoming his Dharma heir and a transmitter of the Tsao-tung 
lineage. One day, a monk asked Tsung-chueh, "What 1s the Way?" Tsung-chueh said, "Stop making 
signposfs at the crossroads." Ifs uniting with the ultimate 1s not attained throush meaning, nor can 1ts 
genuine seal be transmitted through words. 


2) Thiên Đồng: Không Kiếp— The Empty Aeon 

Một hôm, Thiền Sư Thiên Đồng Tông Giác thượng đường thị chúng: "Xuyên qua không kiếp, chỉ một 
thân trải rộng khắp thế giới. Người ta tìm thấy nó trong sự tĩnh lặng trống không và không hề bị khuấy 
động; mây trắng xuyên qua núi lạnh; ánh sáng thanh khiết xuyên thấu bóng tối; ánh trăng rực rỡ khi 
đêm về. Khi nó là như vậy, làm sao người ta đi trên đường? Thị phi chưa từng tách khỏi quan điểm cơ 
bản. Xuyên qua tung hoành của vũ trụ, tại sao cần ai nói đến nhân duyên?"——One day, Zen master 
Tsung-chueh entered the hall and addressed the monks, saying, "Across the empty aeon, the single 
body extends beyond the world. It is found in unperturbed empty stillness; the white clouds breaking 
across cold mounfains; the ethereal light penetrating the darkness; the lustrous moon that follows the 
arrival of night. When 1t is thus, how does one walk the path? Right and wrong have never departed 
from the fundamental standpoint. Through the length and breadth of the universe, why need one speak 
Of causation?” 


DCCLI.TIiên Hải: T'ien-hai 

l1) Biện Trung Chánh Pháp Nhãn Tạng— The Sôbôgenzô Benchñ 

Thiên Hải (1647-1735), tên của một vị Thiển Tăng thuộc tông Tào Động dưới thời Đức Xuyên (1603- 
1866), một trong những học giả hàng đầu về bình luận những tác phẩm của Thiền sư Đạo Nguyên. 
Tenkei sanh ra tại vùng Kii, bây giờ là miền Wakayama Prefecture, và xuất gia năm lên tám tuổi. Sư 
trở thành Pháp tử nối pháp của Thiển sư Ngũ Phong Hải Âm, và làm trụ trì chùa Tổng Trì và những tự 
viện quan trọng khác của tông Tào Động. Sư chống lại những cố gắng cải cách của Thiền sư Vạn Sơn 
nhằm phục hoạt lại cách tu tập "Nhất Sư Ấn Chứng," truyền tâm ấn hay truyền Pháp, chỉ từ một vị 
thây mà thôi. Thiên Hải bảo vệ việc thay đổi dòng truyền thừa theo ngôi tự viện mình làm trụ trì. 
Những tác phẩm của Sư bao gồm bộ Biện Trung Chánh Pháp Nhãn Tạng, bộ luận đầu tiên trong sơ kỳ 
thời cận đại về tác phẩm của Thiển sư Đạo Nguyên Hy Huyền. Sư viết về bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng 
của Thiền sư Đạo Nguyên Hy Huyền. Bộ luận gồm 22 phần, bộ luận đầu tiên bình luận trên từng dòng 
một của bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng. Thiên Hải chối bỏ vài chương gốc và làm những thay đổi quan 
trọng trong năm bảy chương khác. Thiên Hải chỉ trích Đạo Nguyên về những đoạn văn không đúng 
pháp cú Trung Hoa trong nhiều chỗ và không đồng ý với Đạo Nguyên về nhiều vấn để trọng yếu. Tỷ 
như Thiên Hải bác bỏ việc Đạo Nguyên chỉ trích những Thiền sư thời quá khứ. Thiên Hải phải mất 
khoảng 4 năm nghiên cứu và hoàn tất bộ luận, từ năm 1726 đến năm 1729, nhưng bộ luận không được 
xuất bản cho mãi đến năm 188I—Tenkei Denson Zenji, name of a Japanese Sôtô monk of the 
Tokugawa period (1600-1867) who was one of the leading early modern scholars of DôgenKigens 
writings. Tenkei was born in Ki, present-day Wakayama Prefecture, and became a Buddhist monk at 
age eipht. He became the Dharma heir of Gohô Kalon and served as abbot at Sôji-Ji and other 
1mportant Sôtô monasteries. He opposed Manzans reform efforts to restore the practice Of "Isshi 
1nshô," receiving "Inka," or Dharma transfer, from only one master. Tenkei defended "inin ekishi” 
system of changing Dharma lineage according to the temple at which one serves as abbot. His literary 


2200 


works include the Sôbôgenzô Benchô, the first early modern commentary on Dogen's master work. He 
wro(e the Shôbô-genzô Benchô, a commenfary on Dôgen Kigens "Treasure Chamber of the Eye of 
True Dharma', includes twenty-two parts. The Benchôâ was the first line-by-line commenftary on the 
Shôbô-genzô. Tenkei reJected some of the original chapters and made substantial changes to several 
others.Tenkei criticized Dôgens ungrammatical reading of Chinese passages in many places and 
disagreed with Dôgen on many substanfive 1ssues. He reJected, for example, Dôgen's tendency to 
CrificilZe øreat Zen masters of the past. Tenkei worked on the study for a period of about four years, 
from 1726 to 1729, but it was not published until 1881. 


2) Thiên Hải: Đến Cũng Tốt Mà Đi Cũng Tốt!—Coming Was Fine, Going's Fine Too! 
Có lần thiển sư Thiên Hải (1536-1643) được mời làm giảng sư viện chủ cho một thiển viện. Sư từ chối, 
nói: "Trong thời mạt pháp này, đạo đức suy vi, nền tảng giáo pháp đã bị đứt đoạn. Lầm sao tìm được 
trên thế gian này một người xứng đáng làm thầy kẻ khác? Thôi xin đừng nhiều lời nữa!" Vị phái viên 
của thiển viện cố gắng thỉnh cầu: "Tăng chúng tại thiển viện chỉ muốn chọn đại sư làm người dạy 
chánh pháp cho họ. Ai có thể nói được là không chính thống? Xin đại sư lấy việc giáo hóa làm trọng!" 
Và ông ta tiếp tục nài nỉ ngài Thiên Hải cho đến khi sư đồng ý nhận lời. Tuy nhiên, năm sau sư lại rời 
bỏ thiển viện và để lại bài kệ: 
"Đến thì tốt, đi cũng tốt 
Nước vẫn chảy, mây vẫn bểnh bổng 
Cớ sao vướng lụy não phiển 
Như kẻ hành khất lang bạt 
Chỉ cần hành sự tùy duyên 
Ta lại vui thú tiêu dao." 
Once Zen master Tenkei was formally invited to become the teaching abbot of a certain monastery. He 
refused, saying, "Decadence has been I1ncreasing for a long time; since the basis of the teaching has 
been lost, how can anyone appear In the world as a teacher? Say no more about 1t!" The emissary 
bringing the 1nvifation responded, “The congregation at the monastery only wants to borrow you for the 
sake of Great Teaching. Who would say that 1s heterodox?” And he kept begging the Zen master so 
1nsistently that Tenkei finally assented. The following year, however, Tankei withdrew from the 
monasftery on account of a certain incident. He said In a verse: 
"Coming was fine, øoing's fine too; 
Flowing water, a floating cloud; 
an Iindividual mendicant. 
'Why be led by the nose by other people? 
Going along with circumstances, 
today I am leaping again." 


3) Thiên Hải: Không Có Thứ Gì Hiển Hiện Trên Thế Giới Mà Không Hiển Lộ Phật Tánh— 

Nothing That Is Not Genuine in Buddhism Is Genuine in the World 
Thiển sư Thiên Hải (1536-1643) thường dạy chúng: "Các ông phải thành tâm đối mặt với mọi thứ. 
Không có thứ gì hiển hiện trong thế giới này không biểu lộ Phật tánh; không có thứ gì ở ngoài Phật 
tánh lại hiển hiện trong thế giới này." Ngài lại nói: "Hãy nhìn bằng mắt, hãy nghe bằng tai. Không còn 
gì dấu diếm trên thế gian này cả. Các ông muốn ta nói cái gì đây?"—Zen master Tenkei used to 
admomish his followers, "You should be genuine in all things. Nothing that 1s genuine in the world 1s 
not genuine 1n Buddhism, and nothing that 1s not genuine in Buddhism 1s genuine in the world." He 
would also say, "See with your eyes, hear with your ears. Nothing In the world 1s hidden; what would 
you have me say?” 


2201 


4)_ Thiên Hải: Kiếp Con Người Chợt Đến Chợt Đi!— People Coming and Going! 
Thiên Hải (1536-1643), tên của một vị Thiển sư Nhật Bản. Lúc sinh thời, thiển sư Thiên Hải được xem 
như là một trong tám vị thiển sư lỗi lạc và lào thông Phật pháp nhất nước Nhật. Thiển sư Thiên Hải 
thấu suốt tông chỉ của mọi pháp môn và ông đã góp phần không nhỏ trong việc chấn hưng Thiển tông 
Nhật Bản vào đâu thế kỷ thứ 18 với sự nghiệp hoằng pháp vĩ đại của mình. Ông đã giáo hóa và đào 
tạo ra nhiều bậc cao Tăng xuất chúng cũng như để lại cho đời sau nhiều trước tác luận giải về giáo lý 
thiển tông từ trước đến nay. Có một lần Sư trích dẫn bài kệ nổi tiếng của Quốc sư Đại Đăng và ứng 
tác một bài họa theo: 
"Khi hành giả nhập định 

Thấy kiếp người phù sinh 

Chợt đến rồi chợt đi 

Qua chiếc cầu thế thái 

Như bản thân họ vậy!" 
Zen Master Tenkai was considered one of the eight greatest Buddhist adepts of his time. Master of all 
schools, Tenkai helped revive Zen In the early I700s through his many enlightened disciples and his 
many wriften works 1n classical and contemporary modes. Once Tenkai quoted the famous poem of 
National Teacher Daito and offered of his own: 

"When one sits in meditation, 

One sees the people 

Coming and going 

Just as they are." 


5) Thiên Hải: Tê Gia Trị Quốc Cũng Là Pháp Tu Tập—To Manage a Household and to Govern a 
Sfate Are Also Religious Practices 

Tại Nhật Bản thời đó có một vị lãnh chúa thường đến tham vấn với thiển sư Thiên Hải về cốt tủy Phật 
giáo. Khi thiển sư lâm trọng bệnh ở giai đoạn cuối, vị lãnh chúa đã gửi một sứ giả đến hỏi thăm sư. 
Thiền sư Thiên Hải đã gửi vị sứ giả trở về với lời nhắn ghi rằng: "Tề gia trị quốc cũng là pháp tu tập 
trong tôn giáo. Hãy cẩn trọng với đường lối cai trị của mình, chỉ nên thi hành những chánh sách nhân 
đạo hợp với lòng người, để từ đó có được lòng tin và sự hòa hợp giữa người cai trị và người bị trị. Đây 
là lời khuyên cuối cùng mà ta dành cho ngài."——In Japan at that time, there was a certain lord used to 
call on Zen master Tenkel to ask about the essence of Buddhism. When the master was 1n his last 
1llness, the lord sent a messenger to ask after him. Tenkel sent the messenger back to the lord with this 
note: "Fo manage a household and to govern a state are also relipIous practices. Be careful to 
1mplement humane policies, so that there 1s trust and harmony between the ruler and the ruled. This 1s 
my last advice." 


6)_ Thiên Hải: Vạn Pháp Vô Thường Vô Ngã, Nói Dễ Hiểu Khó— Everything Is Impermanent and 
Has No-Self, Thís Is Easy to Say But Hard to Understand 
Khi thiển sư Thiên Hải sắp thị tịch, chúng đệ tử vây quanh ông than khóc. Sư mở mắt nhìn quanh họ 
và nói: "Khi đức Phật sắp nhập Niết Bàn, bao quanh người là tứ chúng (Tăng Ni và thiện nam tín nữ), 
tất cả đều khóc than thẩm thiết. Đức Phật đã quở trách họ rằng: 'Nếu các ông đã thông ngộ lý Tứ Diệu 
Đế, sao lại còn than khóc trước cảnh tử biệt này?' Riêng ta, giờ đây ta không thể ngăn cẩn các ông 
than khóc, bởi vì các ông chưa dứt được tình chấp. Các ông có biết tại sao ta lại nói như vậy không? 
Cả đời ta tham cứu và hoằng dương Thiền pháp, hết lòng hết dạ cống hiến sức mình để giáo hóa 
chúng sanh, nhưng vào thời mạt pháp lòng người mê muội, căn cơ mỏng bạc, không đủ tín tâm. Tưởng 
tượng một ngày không còn ai xiển dương chân lý, ta không sao cầm được nước mắt. Vạn pháp vốn vô 
thường và vô ngã. Điều này nói thì dễ nhưng hiểu được rất khó. Ta lo rằng các ông chưa thực sự nhận 
thức rõ ràng chân lý ấy, nhưng nếu một ngày các ông chứng ngộ được nó, các ông sẽ là người thực sự 


2202 


kế thừa chánh pháp làm những điều lợi ích cho chúng sanh, báo đáp công ơn của chư Phật và chư Tổ. 
Với những ai không có mặt ở đây cũng như hàng hậu thế, hãy cho họ biết rằng ta đã rơi lệ khi nói 
những lời như vậy trong giây phút từ giã cõi đời này"—When Tenkei was on his deathbed, he was 
surrounded by his congregation of disciples, who were weeping and wailing. The Zen master looked 
around at them and said, "When the Buddha was about to enter extinction, he was surrounded by 
monks, nuns, laymen, and laywomen, all crying 1n distress. The Buddha scolded them, saying, TỶ you 
really understood the four holy truths, why would you weep? I do not sensure your weeping and 
wailing today, because you are not rid of attachment to the Teaching. Do you wonder why Ï say this? 
All my life I have been upholding Zen Buddhism and working wholeheartedly for people, but human 
feelings are arrogant, the influence of education 1s weak, and very few people have faith. Imagining 
how there will be no guides to bring out the true teaching In the future, unawares Ï weep. Everything 1s 
conditional and ultimately empty of inherent selfhood. This 1s easy to sfate but hard to understand 
clearly. m afraid you may misunderstand 1t; but when you do really understand 1t, you are heirs of 
Buddha's teaching, repaying the boon of the Buddha and Zen founders. Upholding this principle, work 
for the benefit of others, on and on. If people who are not present here should come seeking me ¡in the 
future, then tell them I said this on my deathbed, weeping as I spoke." 


DCCLII. Thiên Hoàng: Thiền Trong Từng Giây Phút— Tenno: Zen In Every Minute 

Nam Ấn là tên của một vị Thiển sư Nhật Bản, ông được nhận biết như là một vị thầy thuộc tông Lâm 
Tế trong dòng truyền thừa của Bạch Ấn Huệ Hạc. Các thiên sinh vào thời đó thường phải theo học với 
các bậc thầy ít lắm mười năm trước khi được phép chỉ dạy cho người khác. Thiển sư Thiên Hoàng đã 
trải qua giai đoạn tu tập này và đã trở thành một vị thầy. Một hôm, Thiên Hoàng đến viếng Thiển 
Nam Ẩn Toàn Ngu. Hôm đó tình cờ trời mưa nên Thiên Hoàng phải đi guốc cây và mang theo dù. Sau 
khi chào hỏi, Thiển sư Nam Ẩn nói: “Tôi nghĩ ông để guốc lại bên ngoài tiên sảnh. Tôi muốn biết ông 
đã đặt cái dù bên phải hay bên trái đôi guốc.” Thiên Hoàng lúng túng, không có câu trả lời ngay. 
Thiên Hoàng thừa nhận rằng mình chưa có khả năng thực hành từng giây phút thiển. Rồi từ đó Thiên 
Hoàng trở thành đệ tử của Thiển Sư Nam Ẩn và học thêm 6 năm nữa mới hoàn tất được công phu 
thiển trong từng giây phút —Nanïn, name of a Japanese Zen master, who has been identified as a 
Rinzai master In the Hakuin line of descent. Zen students at that tre were usually with the1r masters 
for at least ten years before they presume to teach others. Zen master Tenno had passed his 
apprenticeship and had become a teacher. One day, Zen Master Nan1n was visited by Tenno. The day 
happened to be rainy, so Tenno wore wooden clogs and carried an umbrella. After greeting him, Zen 
Master Nan1n remarked: “I suppose you left your wooden clogs 1n the vestibule. I want to know 1f your 
umbrella 1s on the right or left side of the clogs.” Tenno confused, had no 1nstant answer. He realized 
that he was unable to carry his Zen every minute. He, then, became Nan1n's disciple, and he studied 
SIx more years to accomplish his every-minute Zen. 


DCCLIII. Thiên Kỳ Như Huyễn: Nyogen Senzaki 
1) Danh Sách Luật Một Thiền Giả Nên Theo Cả Đời—A List oƒ Rules That A Zen Practitioner 
Shonld Stick to For LỰc 

Thiên Kỳ Như Huyễn (1876-1958) là tên của một vị Thiển sư thuộc tông Lâm Tế Nhật Bản, người có 
ảnh hưởng trong việc truyền bá Thiền pháp ra Tây phương. Sư là Pháp tử nối pháp của Thiển sư Shaku 
Sôen, du hành sang Mỹ và dạy Thiển cho đệ tử người Mỹ ở Cựu Kim Sơn và Los Angeles. Mặc dầu 
có một câu chuyện không thuộc dạng ký thuật, mà có vẻ là danh sách ghi lại những luật mà Thiển sư 
Sôen đã viết xuống cho mình và tự ràng buộc mình theo đó để tu tập cả đời: Vào buổi sáng trước khi 
thay đổi ý áo, đốt nến và thiển tập. Ăn sáng vừa phải và không bao giờ đến độ thỏa mãn. Khi có 
khách cũng cùng với thái độ khi ở một mình. Khi ở một mình, phải giữ thái độ như lúc có khách. Để ý 
cái mình nói, và phải luyện tập bất cứ thứ gì nói ra. Khi cơ hội đến đừng để nó vuột mất, tuy vậy, phải 


2203 


suy đi nghĩ lại trước khi hành động. Đừng luyến tiếc quá khứ. Nhìn về tương lai. Lúc nào cũng phải có 
thái độ vô úy của một anh hùng và một trái tim biết yêu thương của một đứa trẻ. Đến giờ nghỉ, ngủ 
như mình đang đi vào giấc ngủ cuối cùng. Khi thức giấc, rời ngay giường ngủ không luyến tiếc như 
mình ném đi đôi giày cũ—Senzaki Nyogen, name of a Japanese Rinzai monk, who was influential in 
spreading Zen to the West. Nyogen, the Dharma herr of Shaku Sôen (1859-1919), traveled to the 
United States and taught Zen to American disciples in both San Erancisco and Los Angeles. Although 
one 1s not narrative but rather a list of rules that Sôen wrote down for himself and to which he adhered 
throughout his hfe: In the morning before dressing, light incense and meditate. Partake of food at 
regular intervals. Eat with moderation and never to the point of satisfaction. Receive a guest with the 
same attitude you have when alone. When alone, maintain the same atfitude you have 1n receIving 
guests. Watch what you say, and whatever you say, practice 1t. When an opportumty comes do not let 1t 
pass by, yet always think twice before acting. Do not regret the past. Look to the future. Have the 
fearless attitude of a hero and the loving heart of a child. Upon retiring, sleep as 1Ÿ you had entered 
your last sleep. Upon awakening, leave your bed behind you Insfantly as 1f you had cast away a pa1r of 
old shoes. 


2) Thiên Kỳ Như Huyễn: Đạo Là Gì?— What is the Way? 

Thiền sư Thiên Kỳ Như Huyễn (2-1958) thường dạy: "Trong nhiều công án, chư Tăng đến tìm thầy học 
Đạo. Đạo là gì? Tôi có nên đi tìm Đạo hay không? Tôi có nên khổ công tu tập để đạt được Đạo hay 
không? Rồi tôi có đạt được Đạo hay không? Nếu chúng ta cố gắng đi ầm Đạo, chúng ta sẽ mất Đạo. 
Nếu chúng ta cố gắng nói ra Đạo là gì, Đạo sẽ không còn. Nhu cầu của chúng ta đi tìm sự an toàn để 
bao bọc mình lại, và điều này khiến chúng ta đi tìm một định nghĩa cho Thiền. Nhưng cái điều huyền 
bí, không nói được, không định nghĩa được này cho thứ mà chúng ta đang trải nghiệm, không thể được 
đặt vào khuôn được."——ZZen master Nyogen Senzaki always taupht: "In so many koans, monks come to 
the teachers and ask about the Way. What is the Way? Shall I search after it? Shall I work hard to get 
1? Then wIll I grasp 1t? IÝ we try to grasp 1t, we lose 1t. IÝ we try to say what If 1s, 1t 1s gone. Qur need 
for security binds us, and causes us to seek some definiion for what Zen 1s. But this mysterious, 
unspeakable, indefinable for what we are all experiencing together here cannot be put Into a mold." 


3) Thiên Kỳ Như Huyễn: Khi Nghe Tiếng Chó Sủa, Bạn Có Nghĩ Đến Con Chó Của Bạn 
Không?— When You Hear a Dog Bark, Do You Thỉnk oƒ Your Own Dog?2 

Thiền sư Thiên Kỳ Như Huyễn (2-1958) thường hay hỏi: "Khi nghe chó sủa, bạn có nghĩ đến con chó 
của bạn không?" Đó là một câu hỏi rất thú vị vì nếu bạn nghĩ rằng đó là chó của bạn, ngay tức thì, bạn 
sẽ chạy ra ngoài đồng, theo tiếng chó sủa, đến một không gian và thời gian hoàn toàn khác. Bạn chạy 
theo tiếng chó sủa và những phát sinh liên tục sau đó. Tâm thức của bạn xao động. Bạn bị đưa đi lung 
tung bởi âm thanh và sắc tướng. Bạn bị tiếng chó sủa khuất phục. Trái lại, nếu bạn điểm nhiên, tĩnh 
lặng, tiếng chó sủa sẽ bị bạn khống chế, nó là tiếng sủa của chính bạn."——Zen master Senzaki used to 
ask. When you hear a dog bark, do you think of your own dog?' That 1s a very 1nteresting question. For 
1f you do, then very soon, immediately, in fact, you are running through the fields in a totally đifferent 
place and time. You are following up on the sound and 1(s associations, on and on. Your mind 1s 
unsetfled, and so you are led around by sounds and forms. You are at the mercy of the bark. When you 
are at rest in silence, however, that bark 1s at your mercy, your own bark." 


4) Thiên Kỳ Như Huyễn: Ở Đây Chúng Tôi Quán Tưởng Trong Im Lặng!—Shhh!!! We Meditate 
In Silence Here! 

Một hôm, có một vị giáo sư đến thăm Thiền sư Thiên Kỳ Như Huyễn, vị Thiền sư Nhật Bản sớm đến 

Hoa Kỳ và thị tịch năm 1958, tại một "Thiển đường nổi", điểm tập họp tạm thời của Thiển sư. Vị giáo 

sư chuẩn bị ghi chép những gì ông ta có thể khám phá được về Thiền. Thiển sư Thiên Kỳ Như Huyễn 


2204 


đưa vị giáo sư đến Thiển phòng và vị giáo sư, với giấy bút cầm tay, bắt đầu nói chuyện về Thiền. 
Thiên Kỳ đặt ngón tay lên môi và nói: "Suyt! Ở đây chúng tôi quán tưởng trong im lặng." Sau đó cả 
hai xuống nhà trù (bếp). Vị giáo sư nghĩ rằng: "À tốt rồi! Bây giờ ở đây tôi được phép nói rồi đây! 
Hãy xem ở đây các vị ăn những những gì nào?" Và vị giáo sư bắt đầu hỏi về việc những việc đó. 
Thiên Kỳ lại nói: "Suyt! Ở đây chúng tôi nấu nướng và ăn trong im lặng." Kế tiếp, họ đi vào thư viện, 
và vị giáo sư nghĩ: "À, tất cả những sách vở này đều tuyệt vời. Chắc chắn bây giờ là lúc chúng ta có 
thể nói đây." Nhưng Thiên Kỳ nói: "Suyt! Ở đây chúng tôi đọc sách trong im lặng." Trong lúc Thiển 
sư Thiên Kỳ tiễn vị giáo sư ra cửa, vị giáo sư vẫn còn há hốc mồm nói: "Nhưng Thiển là cái gì 
vậy?"—One day, a professor came to see Nyogen Senzaki, an early Rinzai teacher in the United 
Sfates (2-1958), at one of his "floating zendos” (temporary meeting places), ready to write down 
everything he could about Zen. Nyogen SenzakI took him to the zendo, and the man, with his pen and 
paper ready, started to talk about Zen. Nyogen Senzaki put his fingers to his lips and said, "Shhh, we 
meditate in silence here." Then he took him 1nto the kitchen, and the professor thought, "Oh, good, now 
I can talk. Ñow lefs see what they eat in this place." And he began to ask about that. Senzaki said, 
"Shhh, we prepare food and eat in silence here." Next, they went to the library, and the professor 
thought, "Oh, all these wonderful books! Surely we can talk now." But Senzaki said, "We read in 
silence here.” As he showed him to the door, the man was still gasping, "But what 1s Zen?" 


DCCLIV.Thiên Kỳ Thụy: Nghiền Ngẫm Cái "Một" Ở Nơi Đâu, và Cái "Một" Quy Về Đâu?— Tien- 
Chỉ-Shui: Inquire Into the Whereaboufs oƒ the One, Strive to See WWhere the One Finally Resolves 
Iiself 

Cái "Một” Ở Nơi Đâu, và Cái "Một" Quy Về Đâu? hay "Vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ?" Thiền 

sư Thiên Kỳ Thụy thường thị chúng: "Hãy gột sạch khỏi tâm tất cả khôn ngoan lừa lọc, dứt mình ra 

khỏi tham sân do chấp ngã, và đừng để những mối nghĩ sân hận quấy phá, để cho tâm thức được lau 
chùi sạch sẽ. Khi đã thanh lọc được như vậy rồi, hãy để khởi công án trước tâm 'Vạn pháp quy nhất, 
nhất quy hà xứ?' Hãy nghiền ngẫm vấn đề này từ thủy chí chung, hoặc bằng nhiều nghi vấn, hoặc đơn 
độc một suy nghĩ, hoặc chỉ nghiền ngẫm cái 'Một ở nơi đâu. Bất cứ bằng bằng cách nào cứ để cho hết 
thảy đầu mối của các câu hỏi ghi đậm trên ý thức của các ông khiến cho nó trở thành cái độc nhất là 
cái đích chú tâm. Nếu các ông để lý luận phân biệt xen vào chuỗi dây liên tục bền bỉ của những nghi 
tình, kết quả sẽ làm sụp đổ hết cả công trình tu tập của các ông. Một khi các ông chẳng được công án 
trước tâm, chẳng có cơ duyên nào để chứng ngộ hết. Muốn chứng ngộ mà không có công án, chẳng 
khác nào nấu cát mà mong thành cơm vậy. Cái cốt yếu bậc nhất ở đây là khơi dậy cái đại nghi và cố 
gắng thấy rằng rồi cái Một' quy về đâu. Lúc nghi tình được giữ linh hoạt liên tục khiến cho những giải 
đãi, hôn trầm, tán loạn không còn cơ hội móng khởi; không cần phải tìm kiếm ráo riết, rồi thời cơ cũng 
sẽ đến, đây là lúc tâm hoàn toàn nhập định. Thế là dù đi hay đứng, dù nằm hay ngồi mà không phải 
để ý hẳn vào những việc mình đang làm ấy, cũng không hay biết mình đang ở đâu, đông hay tây, nam 
hay bắc; quên luôn cả lục tình; ngày đêm như nhau cả. Nhưng đây chỉ mới là nửa đường của sự chứng 
ngộ, nhất định chưa phải là toàn ngộ. Các ông cần phải nỗ lực đến kỳ cùng và quyết liệt để xuyên qua 
đây, một trạng thái siêu thoát nơi đó hư không sẽ bị đập vỡ thành từng mảnh và vạn hữu đều được quy 
về cái bình đẳng toàn diện. Đây cũng giống như mặt trời ló dạng khỏi mây mù, thì các pháp thế gian 
hay xuất thế gian đều hiện ra rõ rệt"—Zen master Tien-Chi-Shui used to teach his disciples: "Have 
your minds thoroughly washed off all cunning and crookedness, sever yourselves from greed and anger 
which rise from egotism, and let no dualistic thoughts disturb you any longer so that your consciousness 
1s wIped perfectly clean. When this purgation 1s effected, hold up your koan before the mind 'ATI things 
are resolvable Into the One, and when 1s this One resolved? Where 1s it really ultimately resolved? 

Inqurre info this problem from beginning to end, severally as so many queries, or undividedly as one 

plece of thoupht, or simply inquire into the whereabouts of the One. In any event, let the whole string 

of questions be distinctly impressed upon your consciousness so as to make 1t the exclusive obJect of 


2205 


attention. 1f you allow any 1dle thought to enter 1nto the one solid unnterruptible chain of inquiries, the 
oufcome wiÏll ruin the whole exercise. When you have no koan to be held before your minds, there will 
be no occasion for you to realize a state of enlightenment (satori). To seek enlightenment without a 
koan 1s like boiling sands which will never yield nourishing rice. The first essenfial thing 1s to awaken a 
Øreaft spirit of inquiry and strive to see where the One finally resolves 1tself. When this spirit 1s kept 
constantly alive so that no chance 1s given to languor or heaviness or ofiloseness to assert 1tself, the 
time will come to you without your specially seeking it when the mind attains a state of perfect 
concentration. That 1s to say, when you are sitting, you are not conscious of the fact; so with your 
walking or lying or standing, you are not at all conscious of what you are doing; nor are you aware of 
your whereabouts, east or west, south or north; you forget that you are 1n possession of the six senses; 
the day 1s like the night, and vice versa. But this 1s still midway to enlightenment, and surely not a 
complete enlightenment 1tself. You will have yet to make another final and decided effort to break 
through this, a state of ecstasy, when the vaculity of space will be smashed to pieces and all things 
reduced to perfect evenness. It 1s again like the sun revealing 1tself from behind the clouds, when 
things worldly and super-worldly present themselves in perfect obJectivity." 


DCCLV. Thiền Lợi Hưu: Senno Riky 

1) Thiên Lợi Hưu Và Anh Chiến Binh Tên Gia Đằng—Senno Rikyu and the Warrior Named Kato 
Một chiến binh Nhật tên là Thái Cáp, sống trước Triều đại Đức Xuyên của Nhật Bản (1603-1866), 
theo học trà đạo, hay nghi thức uống trà với Thiển sư Thiên Lợi Hưu, một bậc thầy của loại nghệ thuật 
biểu đạt tỉnh tế sự bình thản và tự hài lòng. Một chiến binh khác dưới quyển của Thái Cáp tên là Gia 
Đằng cho rằng sự ham mê Trà đạo của cấp trên của mình khiến cho ông ta xao lãng nhiệm vụ đối với 
xứ sở, nên anh ta quyết định giết chết ngài Thiên Lợi Hưu. Anh ta giả vờ ghé thăm vị trà sư và được 
ngài mời uống trà. Vị Trà sư Thiên Lợi Hưu là người rất lão luyện trong nghệ thuật của mình, nên chỉ 
nhìn sơ qua đã biết ngay ý định của anh chiến binh này. Vì thế Thiên Lợi Hưu yêu cầu Gia Đằng để 
lại thanh gươm phía ngoài trước khi vào phòng tham dự nghi thức uống trà, giải thích rằng Trà đạo tự 
nó biểu hiện sự bình an. Gia Đằng không thể nghe theo điều này, anh ta nói: “Tôi là một chiến binh, 
luôn mang theo thanh gươm bên mình. Trà đạo hay không Trà đạo, tôi vẫn phải mang theo thanh 
sươm của mình.” Thiên Lợi Hưu chấp thuận, nói: “Được rồi, cứ mang theo gươm của anh vào uống trà 
vậy.” Khi ấm nước đang sôi trên bếp than, Thiên Lợi Hưu bất thình lình đẩy nhẹ cho nó nghiêng đổ 
xuống. Tiếng hơi nước xèo xèo đang bốc lên khi nước đổ xuống lửa than và một đám mây hơi nước 
cùng với tro bụi than phun lên mù mịt cả căn phòng. Anh chiến binh hoảng hốt chạy ra ngoài. Trà sư 
Thiên Lợi Hưu xin lỗi: “Là lỗi của tôi, xin hãy trở vào dùng trà. Tôi đang giữ thanh gươm dính đầy tro 
bụi của anh đây. Tôi sẽ lau chùi nó sạch sẽ và trả lại cho anh.” Trong tình thế lúng túng này, người 
chiến binh nhận ra rằng anh ta thật không dễ øì giết chết được vị trà sư, vì thế anh ta từ bỏ ý định 
này —Taiko, a warrior who lived in Japan before the Tokugawa era, studied Chan-no-yu, or tea 
etiquette with Senno Rikyu, a teacher of that aesthetical expression of calmness and contentment. 
Taiko's attendant warrior Kato Interpreted his superiors enthusiasm for tea etiquetfe as negligence of 
sfate affairs, so he decided to kill Senno Rikyu. He pretended to make a social call upon the tea-master 
and was invited to drink tea. The master, who was well skilled in his art, saw at a glance the warTrior's 
intention. So he invited Kato to leave his sword outside before entering the room for ceremony, 
explaining that Cha-no-yu represents peacefulness 1tself. Kato would not listen to this, he said: “I am a 
warrior. I always have my sword with me. Cha-no-yu or no Cha-no-yu, I have my sword.” Senno Rikyu 
consented: “Very well. Bring your sword In and have some tea.” When the kettle was boiling on the 
charcoal fire, Senno Rikyu suddenly tipped 1t over. Hissing steam arose, filling the room with smoke 
and ashes. The sfarfled warrior ran outside. The tea-master Senno Rikyu apologized: “Ilt was my 
mistake. Come back in and have some tea. I have your sword here, covered with ashes and will clean 


2206 


1t and gIve 1t to you.” In this predicament the warrior realized he could not very well kill the tea- 
master, so he gave up this idea. 


2) Thiên Lợi Hưu : Cảm Quan Chính Xác— An Accurate Sense 0ƒ Proportion 

Sen No Rikyu là tên của một vị Thiển Tăng thuộc tông Lâm Tế vào cuối thời Túc Lợi Thị (1392- 
1568). Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về vị Thiển sư này; chúng ta chỉ biết Sen No 
Rikyô được biết như là một bậc Thầy Trà nổi tiếng nhất vào thời của mình. Sư đã phục vụ như một vị 
cố vấn về trà cho cả hai vị Quan đại thần Điền Tín Trường (1534-1582) và Phong Thân Cát Tú. Hai 
trường phái về Trà Lễ là Ura-senke và Omote-senke vẫn còn tiếp tục thực hành theo phương cách pha 
chế trà của Sư. Một hôm, Thiền sư Senno Rikyu muốn treo một giỏ hoa lên một cây cột. Ngài nhờ một 
người thợ mộc giúp. Ngài hướng dẫn cho anh ta di chuyển giỏ hoa lên cao hơn hay xuống thấp hơn, 
qua phải hay qua trái, cho đến khi đạt được vị trí mong muốn. Cuối cùng ngài nói: “Đúng là chỗ ấy.” 
Người thợ mộc muốn thử vị thiển sư, liền đánh dấu điểm ấy rồi giả vờ quên mất. Đoạn người thợ mộc 
liên tục hỏi: “Có phải chỗ này không? Hay có lẽ là chỗ kia?” Anh ta vừa hỏi vừa di chuyển giỏ hoa 
trên cây cột. Nhưng Senno Rikyu có một cảm quan chính xác đến nỗi chỉ khi người thợ mộc đặt giỏ 
hoa lại đúng vị trí trước đó thì ông mới chấp nhận—Sôeki Rikyô, a Japanese Zen monk of the late 
Ashikaga period (1392-1568). At the present time, we do not have detailed documents on this Zen 
Master; we only know that he was best known as the foremost tea master of his time. Rikyô served as 
advisor and tea master to both Oda Nobunaga and Toyotomi Hideyoshi. Two schools of the tea 
ceremony (chanoy8), the Ura-senke and Ômote-senke, continue to practice Rikyô's style. One day, 
Zen master Senno Rikyu wished to hang a flower basket on a column. He asked a carpenter to help 
him, directing the man to place 1t a httle higher or lower, to the right or left, unuil he had found exactly 
the right spot. Finally, Senno Rikyu said, “Thats the place.” The carpenter, to test the master, marked 
the spot and then pretended he had forgotten. Then the carpenter kept asking, pointing to various 
places on the column: “Was this the place? Was that the place, perhaps?” But so accurate was the tea- 
masters sense of proportion that it was not until the carpenter reached the i1dentical spot again that 1s 
location was approved. 


3) Thiên Lợi Hưu: Trà Đạo—Tea Way 

Thiên Lợi Hưu (1521-1591), tên của một vị Thiền Tăng thuộc tông Lâm Tế vào cuối thời Túc Lợi Thị 
(1392-1568). Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về vị Thiển sư này; chúng ta chỉ biết 
Sen No Rikyô được biết như là một bậc Thầy Trà nổi tiếng nhất vào thời của mình. Sư đã phục vụ như 
một vị cố vấn về trà cho cả hai vị Quan đại thần Điền Tín Trường (1534-1582) và Phong Thần Cát Tú. 
Hai trường phái về Trà Lễ là Ura-senke và Omote-senke vẫn còn tiếp tục thực hành theo phương cách 
pha chế trà của Sư. Theo Thiên Lợi Hưu, ngoài trà ra, không còn có øì hết, nghĩa là một trạng thái ý 
thức phi nhị nguyên mà đạo Thiên này, cũng như tất cả các đạo khác, của Nhật Bản đưa tới đó. Trong 
"Trà đạo', người ta chứng kiến sự hội tụ của nhiều hình thức nghệ thuật, kiến trúc, đồ gốm sứ, hội họa, 
nghệ thuật làm vườn, nghệ thuật cắm hoa được kết hợp lại với nhau để sáng tạo một tác phẩm nghệ 
thuật hoàn chỉnh, chỉ tổn tại trong khoảnh khắc hiện tại, trong đó tất cả các giác quan của con người 
đều tham dự vào, nhưng lại gạn lọc cái trí tuệ nhị nguyên—Seno Rikyô, a Japanese Zen monk of the 
late Ashikaga period (1392-1568). At the present time, we do_ not have detailed documents on this Zen 
Master; we only know that he was best known as the foremost tea master of his time. Rikyô served as 
advisor and tea master to both Oda Nobunaga and Toyotomi Hideyoshi. Two schools of the tea 
ceremony (chanoyô), the Ura-senke and Omote-senke, continue to practice Rikyñ's style. According to 
Seno Rikyñ, here 1t 1s a question of. only tea, a nondualistic state of consciousness to which this, as 
well as the other Zen-influenced Japanese training ways, leads. In "Tea way' (chado), many arts, such 
as poffery, architecture, and the way of flowers (kado) come together to create a total work of art that 


2207 


lasts only momentarily, one In which all the human senses participate yet which stills the dualistic 
1ntellect. 


DCCLVI.Thiên Mục Mãn: Ba Năm Nhuận Một Lần; Tiết Trùng Dương Ngày Chín Tháng Chín— 
Trien Mu Man: Once in Three Years There Is a Leqap Yedar, the Chrysanthermum Festival on the 
Ninth day in the Ninth month 

Một hôm, có một vị Tăng đến và hỏi thiển sư Thiên Mục Mãn về ý chỉ Tây lai của Tổ Sư, Sư trả lời: 

"Ba năm một lần nhuận." Vị Tăng hỏi lại: "Thầy nói cái gì thế?" Sư bảo: "Tiết Trùng dương vào ngày 

mông 9 tháng 9." Câu trả lời thứ nhất của thiển sư là lẽ thường của âm lịch, ai cũng biết, nhưng có can 

hệ gì với việc Tổ Sư sang Trung Hoa? Và câu trả lời thứ nhì của thiển sư chắc hẳn là đúng vì cả người 

Hoa lẫn người Nhật đều cử hành ngày lễ trùng dương ngay trên con số may mắn gấp đôi mồng chín 

tháng chín, nhưng việc này có can hệ gì với việc Tổ Sư sang Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ VI? Điều 

này cho thấy các thiển sư không phải là triết gia mà là những bậc thực tu, nên họ viện dẫn kinh 
nghiệm thay vì viện dẫn bằng lời; một kinh nghiệm vốn là căn bản hóa giải những nghi hoặc thành 
một nhất thể hòa điệu. Tất cả các lẽ đương nhiên cũng như lẽ bất khả nơi những phát biểu của các 
thiển sư phải được coi là xuất phát trực tiếp từ kinh nghiệm bất nhị sâu thẳm của họ. Và chúng ta chỉ 
có thể hiểu chừng nào chúng ta nhẩy vào một cảnh giới vượt lên kinh nghiệm đối đãi của mình. Nhưng 
vì các thiển sư ghê tởm mọi thứ trừu tượng và thuyết lý, nên đôi khi các câu nói của họ quá ư lộn xộn 
và vô nghĩa; đồng thời những câu trả lời của họ luôn có cái lối độc điệu của chủ trương siêu nghiệm—— 
One day, a monk came and asked Tien Mu Man concerning the patriarchal visit to which the master s 
reply was, "Once in three years there 1s a leap year." The Iinquiring monk said, "What are you talking 
about?" The master said, "The chrysanthemum festival takes place on the nĩnth day of the nĩnth 
month." T1en Mu Mans first answer 1s a truism when the lunar calendar 1s in vogue. Everybody knows 
1t, but what connection has 1t to the patriarchal visit? And the masters second response 1s a surely 
correct one because both Chinese and Japanese people celebrate the chrysanthemum festival on the 
doubly lucky number of the ninth day in the nĩnth month, but does this explain the meaning of 

Bodhidharma's coming over to China early ¡in the sixth century? This proves that Zen masfters are not 

philosophers but pragmatists, they appeal to an experience and not to verbalism; an experience which 

1s so fundamental as to dissolve all doubts into harmonious unfication. All the matter-of-facf-ness as 
well as the impossibility of the master's statements must thus be regarded as 1ssuing directly from their 
1nmost unified experience. And the above 1impossible condition so long as space-time relafions remain 

what they are to our final consciousness; they will only be intelligible when we are ushered 1nto a 

realm beyond our relative experience. But as the Zen masters abhor all abstractions and theor1zations, 

so the1r proposifions sound outrageously 1ncoherent and nonsensical; at the same time, thelIr ansWwers 
too, harp on the same string of transcendenftalism. 


DCCLVII. Thiên Như: T'ien-Ju 

1) Nhị Chủng Bồ Tát— Two Kinds oƒ Bodhisattras 

Chư Phật và chư Bồ Tát lấy đại bi làm sự nghiệp. Vậy người đã phát tâm Bồ Đề, nếu muốn cứu độ 
chúng sanh, chỉ nên nguyện sanh trong ba cõi, ở nơi đời ngũ trược, vào ba đường ác mà cứu khổ cho 
chúng hữu tình. Nếu đã phát tâm tu theo Phật mà lại xa rời chúng sanh, tự sống riêng một cuộc đời an 
ổn,e rằng thiếu lòng từ bi, chuyên lo tự lợi và trái với đạo Bồ Đề. Theo Đại Sư Trí Giả và Thiên Như 
trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có hai hạng Bồ Tát: Thứ nhất là bậc tu Bồ Tát đạo đã lâu, 
đã chứng được Vô Sanh Pháp Nhẫn: Bậc nầy có thể nguyện sanh trong đời ác để cứu độ chúng sanh 
mà không sợ cùng chúng sanh đắm chìm trong biển sanh tử luân hồi. Luận Đại Trí Độ dạy: “Bậc Bồ 
Tát đã chứng Vô Sanh Nhẫn cũng ví như người có thân nhân bị nước lôi cuốn, mà có đủ đầy khả năng 
và phương tiện, người ấy tỉnh sáng lấy thuyễn bơi ra cứu, nên cả hai đều không bị nạn trầm nịch.” Thứ 
nhì là bậc chưa chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn và hàng phàm phu mới phát tâm Bồ Tát: Những vị nầy cần 


2208 


phải thường không rời Phật mới có cơ thành tựu được nhẫn lực và có thể ở trong ba cõi, vào nơi đời ác 
để cứu độ chúng sanh. Cho nên Đại trí Độ Luận nói: “Hạng phàm phu còn đủ mọi sự ràng buộc, dù có 
lòng đại bi, nhưng vội muốn sanh trong đời ác để cứu độ chúng hữu tình khổ não, đó là điều không 
hợp lý. Tại sao thế? Vì trong cõi đời ác trược, nghiệp phiền não mạnh mẽ. Khi ấy mình đã không có 
nhẫn lực, tức tâm sẽ tùy cảnh mà chuyển, rồi bị sắc, thanh, danh, lợi trói buộc, sanh ra đủ nghiệp tham, 
sân, si. Chừng đó tự cứu đã không xong, nói chi là cứu độ chúng sanh? Giả sử được sanh trong cõi 
người thì cảnh xấu ác, kẻ tà ngoại dẫy đây, nguời chánh chơn khó gặp, cho nên Phật pháp không dễ gì 
được nghe, Thánh đạo không dễ gì chứng được. Nếu là người do nhân bế thí, trì giới hay tu phước mà 
được làm bậc quyển quý, mấy ai không mê đắm cảnh giàu sang, buông lung trong trường dục lạc? Lúc 
đó dù có bậc thiện tri thức khuyên bảo, họ cũng không chịu tin làm theo, lại vì muốn thỏa mãn lòng 
tham dục của mình, nương quyền cậy thế sẵẳn có, gây ra thêm nhiều tội nghiệp. Đến khi chết rồi, bị 
đọa vào tam đổ trải qua vô lượng kiếp, khi khỏi tam đổ dầu có sanh được làm người cũng phải thọ 
thân bần tiện; nếu không gặp thiện tri thức lại mê lầm gây thêm tội ác thì lại bị đọa nữa. Từ trước đến 
nay chúng sanh luân hồi đều ở trong tình trạng ấy. Vì thế mà Kinh Duy Ma nói: “Chính bịnh của mình 
còn không tự cứu được, đâu có thể cứu được bịnh cho kẻ khác.” Luận Đại Trí Độ cũng nói: “Ví như 
hai người, mỗi kẻ đều có thân nhân bị nước lôi cuốn, một người tánh gấp nhảy ngay xuống nước để 
cứu vớt, nhưng vì thiếu khả năng và phương tiện nên cả hai đều bị đắm chìm.” Bậc Bồ Tát mới phát 
tâm vì chưa đủ nhẫn lực nên chẳng những không cứu được chúng sanh, mà còn hại đến chính bản thân 
mình. Thế nên Đại Trí Độ Luận dạy tiếp: “Bồ Tát sơ tâm như trẻ thơ không nên rời mẹ, nếu rời mẹ thì 
hoặc rơi vào hầm giếng, té xuống sông đầm, hoặc đói khát mà chết. Lại như chim non chưa đủ lông 
cánh, chỉ có thể nhảy chuyển theo cành cây; đợi chừng nào lông cánh đầy đủ, mới có thể bay xa, 
thong thả vô ngại. Phàm phu không nhẫn lực; chỉ nên chuyên niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm, 
đợi khi tịnh nghiệp thành tựu, lúc lâm chung sẽ được Phật tiếp dẫn vãng sanh, quyết định không nghi. 
Khi thấy Đức Phật A Di Đà và chứng quả Vô Sanh rồi, chừng ấy sẽ cỡi thuyền Pháp Nhẫn vào biển 
luân hồi cứu vớt chúng sanh, mặc ý làm vô biên Phật sự.”—Great Compassion is the life calling of 
Buddhas and Bodhisattvas. Thus, those who have developed the Bodhi Mind, wishing to rescue and 
ferry other sentient beings across, should simply vow to be reborn in the Triple Realm, among the five 
turbidities and the three evil paths. If we abandon sentient beings to lead a selfish hfe of tranquility, 
we lack compassion. A preoccupation with egoistic needs contrary to the path of enlightenment. 
According to Masters Chih-[ and Tien-Ju in The Pure Land Buddhism, there are two fypes of 
Bodhisattvas: EFirst, those who have realized the Dharma of non-appearance: Those who have followed 
the Bodhisattva path for a long time and attained the Tolerance of Non-Birth or Insight Into the non- 
Origination of phenomena. These Bodhisattvas can vow to be reborn 1n this evil realm to rescue 
senfient beings without fear of being drown in the sea of Birth and Death with sentient beings. The 
Perfection of Wisdom 'Treatise states: “l'ake the case of the person who watches a relative drowning 1n 
the river, a person, more Intelligent and resourceful, hurries off to fetch a boat and sails to rescue his 
relative. Thus both persons escape drowning. This 1s similar to the case of a Bodhisattva who has 
attained Tolerance of Non-Birth, has adequate skills and means fo save senfient beings.” Second, those 
who have not realized the Dharma of non-appearance: Bodhisattvas who have not attained the 
Tolerance of Non-Birth, as well as ordinary people who have just developed the Bodhi Mind. If these 
Bodhisattvas aspire to perfect that Tolerance and enter the evil life of the Triple Realm to save 
senfient beings, they should always remain close to the Buddhas and Good Advisors. The Perfection of 
Wisdom Treatise states: “Ïlt 1s unwise for human beings who are still bound by all kinds of afflictions, 
even 1f they possess a øreat compassionate Mind, to seek a premature rebirth in this evil realm to 
rescue sentient beings. Why 1s this so? It 1s because this evil, defiled world, afflictions are powerful 
and widespread. Those who lack the power of Tolerance of Non-Birth are bound to be swayed by 
external circumstances. They then become slaves to form and sound, fame and fortune, with the 
resultng karma of greed, anger and delusion. Once this occurs, they cannot even save themselves, how 


2209 


can they save others?” If, for example, they are born 1n the human realÌm, In this evil environment full 
of non-believers and externalists, 1t 1s difficult to encounter genuine sages. Therefore, 1t 1s not easy to 
hear the Buddha Dharma nor achieve the goals of the sages. Of those who planted the seeds of 
generosity, morality and blessings in previous lives and are thus now enJoying power and fame, how 
many are not Iinfatuated with a life of wealth and honor, allowing 1n endless greed and lust? Therefore, 
even when they are counselled by enlightened teachers, they do not believe them nor act accordingly. 
Moreover, to satisfy their passions, they take advantage of their exIsting power and influence, creating 
a great deal of bad karma. Thus, when therr present life comes to an end, they descend upon the three 
evil paths for countless eons. After that, they are reborn as humans of low social and economic staftus. 
If they do not then meet good spiritual advisors, they w1ll continue to be deluded, creating more bad 
karma and descending once again Info the lower more realms. From time Immemorial, sentient beings 
caught in the cycles of Birth and Death have been ¡n this predicament. The Vimalakirti Sutra also 
sfates: “IÝ you cannot even cure your own i1llness, how can you cure the i1llnesses of others?” The 
Perfection of Wisdom Treatise further states: “Take the case of two persons, each of whom watches a 
relative drowning 1n the river. The first person, acting on impulse, hastlly Jumps into the water. 
However, because he lacks capabilities and the necessary means, in the end, both of them drown.” 
Thus newly aspiring Bodhisattvas are like the first individual, who still lacks the power of Tolerance of 
Non-Birth and cannot save senftient beings. The Perfection of Wisdom Treatise further teaches: ““This 1s 
not unlike a young child he should not leave his mother, lest he fall into a well, drown in the river or 
đie of starvation; or a young bird whose wings are not fully developed. It must bide 1s time, hopping 
from branch to branch, until it can fly afar, leisurely and unimpeded. In the same manner, ordinary 
people who lack the Tolerance of Non-Birth should limit themselves to Buddha Recitation, to achieve 
one-pointedness of Mind. Ônce that goal 1s reached, at the time of death, they wIll certainly be reborn 
1n the Pure Land. Having seen Amitabha Buddha and reached the Tolerance of Non-Birth, they can 
steer the boat of that Tolerance I1nto the sea of Birth and Death, to ferry sentient beings across and 
accomplish countless Buddha deeds at wIll.” 


2) Thiên Như: Tam Lý Tâm Duyên Quyết Định—Three Reasons dƒƑ  “Mind-Conditions- 
Determinatfion ” 
Theo Trí Giả và Thiên Như Đại Sư trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có ba lý do khiến vãng 
sanh Tịnh Độ không tùy thuộc vào ác nghiệp, hạnh tu và thời gian tu tập lâu mau. Lý đo thứ nhất là do 
bởi “Tâm”. Là loài hữu tình khi tạo tội đều từ nơi vọng niệm điên đảo mà sanh, còn lúc niệm Phật lại 
từ nơi nghe danh hiệu công đức chân thật của Phật A Di Đà mà khởi; một bên hư một bên thật đâu thể 
sánh nhau! Ví như một gian thạch thất đóng kín để tối muôn năm, nếu được người mở ra cho ánh sáng 
mặt trời soi vào, sự tối ấy liền mất; đâu phải vì do tối tăm đã lâu mà không làm được sáng ư? Người 
tạo ra tội nhiều kiếp, khi lâm chung với tâm thành tựu mười niệm vãng sanh cũng lại như vậy. Lý đo 
thứ nhì là do bởi “Duyên”. Là loài hữu tình khi tạo tội đều từ nơi vọng niệm tối tăm điên đảo, duyên 
theo cảnh giới hư huyễn mà sanh; lúc niệm Phật từ nơi nghe danh hiệu công đức chân thật thanh tịnh 
của Phật A Di Đà duyên theo Bồ Để tâm mà khởi. Như thế, một bên chân một bên ngụy, đâu thể sánh 
nhau! Ví như có người bị trúng tên độc, tên ghim sâu sức độc mạnh, xương thịt nhiễm trọng thương, 
nếu được nghe tiếng trống thần dược, thì tên tự bắn ra, độc tiêu tan hết; đâu phải vì do tên sâu độc 
nặng mà không được an lành ư? Người tạo tội nhiều kiếp, khi lâm chung có duyên thành tựu mười 
niệm mà được vãng sanh cũng lại như vậy. Lý đo thứ ba là do bởi “Quyết Định”. Là loài hữu tình khi 
tạo tội đều từ nơi gián tâm hoặc hậu tâm; lúc lâm chung niệm Phật lại không có hai tâm đó, mà từ nơi 
một niệm mãnh liệt trì danh rồi xả mạng, nên được siêu thoát. Ví như sợi dây cực to, cả ngàn người 
bứt không đứt, nếu có đứa bé cầm gươm Thái A mà chém, dây liền đứt đoạn. Lại như đống củi rất lớn 
chứa góp từ cả ngàn năm, nếu có người dùng một đốm lửa mà đốt, củi liền cháy hết. Và như có người 
trong đời tu mười nghiệp lành, ưng được sanh về cõi trời, nhưng khi lâm chung kẻ ấy khởi một niệm tà 


2210 


kiến mạnh mẽ, liền bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Nghiệp ác vẫn hư vọng, mà do bởi tâm niệm quyết liệt, 
còn có thể lấn lướt nghiệp lành một đời, khiến cho chúng sanh bị đọa vào ác đạo; huống chi sự niệm 
Phật là nghiệp lành chân thật, có người khi lâm chung, dùng tâm mãnh liệt trì danh, lại không thể lấn 
áp ác nghiệp từ vô thỉ ư? Cho nên người tạo tội nhiều kiếp, khi lâm chung tâm mãnh liệt thành tựu 
mười niệm mà không được vãng sanh, quyết không có lý do đó! —According to Masters Chih-I and 
Tien-Ju in The Pure Land Buddhism, there are three reasons why rebirth in the Pure Land does not 
necessarily depend on the weight of bad karma, the amount of practice or the duration of cultivation. 
The ƒfirst reason is because oƒ “Mindđ`. The transgressions committed by sentient beings spring from 
deluded, perverse thought. Recitation of the Buddha”s name, on the other hand, arises from right 
thought, that 1s, hearing of Amitabha Buddhaˆs name and true virtues. One 1s false and the other 1s true. 
There 1s no possible comparison between them! This 1s similar to a house which has been boarded up 
for ten thousand years. lIf the windows are suddenly opened to let the sunlight in, all darkness 
1mmediately dissipates. However, long the period of darkness may have been, how can 1t fail to 
disappear? It 1s likewise for sentlent beings who have committed transgressions for many eons but 
achieve rebirth at the time of death through ten pure recitatlons. The second reason ¡is because öƒ 
“Conditions”. 'Transgressions gprow out of dark, Inverted thoughts, combined with illusory 
circumstances and environments. Buddha Recitation, on the contrary, arIses from hearing of Amitabha 
Buddha”s name and pure virtues, combined with the asprration for enlightenment. Ône 1s false and the 
other 1s true. There 1s no possible comparison between them! 'This 1s analogous to a person struck by a 
polsoned arrow. The arrow has penetrated deep inside his body and the poison 1s strong, deeply 
wounding his flesh and bones. Still, 1f at that moment he hears the “celestial drum,” the arrow w]ll shoot 
out of his flesh by 1tself and the poison w1ll be neutralized. The arrow has not penetrate so deep nor 1s 
the poison so strong that he cannot recover! It 1s likewise for sentient beings who have committed 
transgressions for many eons but achieve rebirth at the time of death through ten pure recitatlons. 7Ù£ 
third reason is because oƒ “Certainty öoƒ Salvaion”. When sentient beings committed transgressions, 
they do so either from the “intervening menftal state” or the “post mental state.` These two mental states 
do not apply, however, at the trme of death: there 1s only one extremely powerful, utterly intense 
thought of recitation, letting go of everything before dying. Therefore, rebirth 1s achieved. This 1s 
analogous to a very large, strong cable which even thousands of people cannot break. Yet, a child 
wielding a “celestial sword” can cut 1t in a several pieces without đifficulty. It 1s also similar to a huge 
pile of wood, accumulated for thousands of years, which, when set on fire by a small flame, 1s 
completely consumed within a short time. The same 1s true of someone who has practiced the Ten 
Virtues throughout his life, seeking rebirth in the Heavens. If, at the time of death, he develops an 
1ntense perverse thought, he will immediately descend, Instead, into the Avici or Never-Ending Hell. 
Although bad karma 1s intrinsically false and 1llusory, the overpowering strength of Mind and thought 
can still upset a lifetime of good karma and cause the Individual to descend onto the evil paths. How, 
then, can Buddha Recitation, which 1s true, wholesome karma, generated intensely at the time of 
death, fail to upset his bad karma, even though that karma may have been accumulated from time 
1mmemorial? Therefore, someone who has committed transgressions for many eons, but, at the time of 
death accomplishes ten recitatlons with a totally earnest Mind, will certainly be reborn in the Pure 
Land. Not to achieve rebirth under such circumstances would indeed be inconceivable! 


3) Thiên Như: Tự Lực Tha Lực— Selƒ-Powers and Other-Powers 

Hàng phàm phu nghiệp ác sâu dây, đây đủ tất cả phiền não, dù có ít nhiều công đức tu hành, hoặc 
chướng vẫn chưa vơi, được trong muôn một. Cõi Cực Lạc rất trang nghiêm thanh tịnh, còn siêu việt 
hơn tam giới, thế thì hạng phàm phu làm sao được vãng sanh? Theo Trí Giả và Thiên Như Đại Sư 
trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có hai loại lực: Thứ nhất là Tự Lực: Về tự lực, hàng cụ 
phược phàm phu ở thế giới nây tuy có đôi chút tu hành, thật ra chưa có thể sanh về Tịnh Độ và chưa 


2211 


xứng đáng được ở Tịnh Độ. Kinh Anh Lạc nói: “Từ địa vị cụ phược phàm phu chưa biết Tam Bảo và 
nhân quả thiện ác, trước tiên mới phát tâm Bồ Đề phải lấy tín làm gốc, đến khi vào đạo Phật lại lấy 
giới làm nên tảng. Hạng phàm phu nầy khi mới thọ Bồ Tát giới, nếu mỗi đời cứ tiếp tục giữ giới như 
thế không cho khuyết phạm, trải qua ba kiếp mới đến địa vị sơ phát tâm trụ. Lại cứ như thế mà tu thập 
tín, thập ba la mật cùng vô lượng hạnh nguyện, nối nhau không gián đoạn, mãn một vạn kiếp mới đến 
ngôi đệ lục Chánh Tâm trụ. Khi tiến lên đệ thất Bất Thối trụ tức là đã vào chủng tánh vị, nhưng địa vị 
nầy cũng chưa được sanh về Tịnh Độ. Thứ nhì là Tha Lực: Về tha lực, nếu kẻ nào tin nơi nguyện lực 
đại bi nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật của Đức Phật A Di Đà, rồi phát lòng Bồ Đề tu môn Niệm Phật 
Tam Muội, chán thân hữu lậu trong ba cõi, thực hành bố thí, trì giới, cùng các phước nghiệp, mỗi hạnh 
đều hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc thì cơ cảm hợp nhau, nương nhờ Phật lực liền được 
vãng sanh—Ordinary people are entirely enmeshed in heavy evil karma and are full of all kinds of 
afflictions. Even though they may have some virtues as a result of cultivation, they find 1t difficult to 
sever even a fraction of their defilements and hindrances. The Land of Ultimate Bliss, on the other 
hand, is extremely purely adorned, transcending the Triple Realm. How can such depraved common 
mortals hope to be reborn there? According to Masters Chih-[I and T”1en-Ju in the Pure Land Buddhism, 
there are two kinds of power: First, Self-power: As far as self-power 1s concerned, while the ordinary 
beings of this world, totally bound by therr attachments and afflictions, may have some level of 
cultivation, 1n reality, they still cannot be reborn in the Pure Land nor deserve to reside there. The 
Peace and Bliss Collections states: “Those who first develop the Bodhi Mind, starting from the level of 
completely fettered ordinary people 1gnorant of the Three Treasures and the Law of cause and Effect, 
should base themselves Initially on faith. Next, when they have embarked upon the Bodhi path, the 
precepts should serve as their foundation. Ifthese ordinary people accept the Bodhisattva precepts and 
confinue to uphold them unfailingly and without Interruption for three kalpas, they will reach the FIrst 
Abode of Bodhisattvahood. If they pursue therr cultivation in this manner through the Ten Paramitas as 
well as countless vows and practices, one after another without 1nterruption, at the end of ten thousand 
kalpas they will reach the Sixth Abode of Bodhisattvahood. Should they continue still further, they will 
reach the Seventh Abode or Non-Retrogression. They will then have entered the stage of the “Seed of 
Buddhahood,` 1.e., they are assured of eventual Buddhahood. However, even then, they still cannot 
achieve rebirth in the Pure Land. Second, Other-power: With regard to other-power, 1ƒ anyone believes 
1n the power of Amitabha Buddha”s compassionate vow to rescue sentient beings and then develops 
the Bodhi-Mind, cultvates the Buddha Remembrance (Recitation) Samadhi, grows weary of his 
temporal, impure body in the Triple Realm, practices charity, upholds the precepts and performs other 
meritorious deeds, dedicating all the merits and virtues to rebirth in the Western Pure Land, his 
asprrations and the Buddha”s response will be 1n accord. Relying thus on the Buddha”s power, he wIll 
1mmediately achieve rebirth. 


DCCLVIII.Thiên Ninh: T"ien Ning 

l1) Thiên Ninh Và Đại Huệ— T'ien Ning and Ta Hui 

Khi Đại Huệ đi đến kinh đô và trú ngụ tại chùa Thiên Ninh, ông thường hỏi vị thầy ở đây câu hỏi về 
“Chư Phật từ đâu đến?” Thiền sư Thiên Ninh bảo ông ta: “Khi nào có dịp Lão Tăng sẽ trả lời cho ông 
câu hỏi này.” Một hôm, Thiển sư Thiên Ninh thượng đường thị chúng, nói: “Một vị Tăng đến hỏi Vân 
Môn, 'Chư Phật từ đâu đến?' Vân Môn đáp, Ngọn Đông Sơn đi trên nước.' Nhưng Thiên Ninh Lão 
Tăng thì khác với Vân Môn. Để trả lời cho câu hỏi 'Chư Phật từ đâu đến”, Lão Tăng sẽ nói, 'Một 
ngọn gió có hương thơm từ phương nam thổi đến thì sảnh điện bao la trở nên mát lạnh!” Khi Đại Huệ 
nghe Thiền sư Thiên Ninh nói như vậy thì đột nhiên ông ta như dứt khỏi mọi quan hệ với thời gian và 
không gian, chẳng khác nào như mang lưỡi dao bén mà cắt đứt cuộn chỉ rối. Bấy giờ ông toàn thân 
ông toát đẫm mô hôi. Vào một ngày khi Đại Huệ gặp thầy trong phương trượng, ông ta nói với vị thầy: 
“Khi không còn cảm thấy bấn loạn trong tâm nữa, tôi thấy mình mình đang ở trong trạng thái an tĩnh 


2212 


trong sáng.” Thiển sư Thiên Ninh bảo Đại Huệ: “Không phải ai cũng dễ dàng đạt được trạng thái tâm 
như ông; chỉ đáng tiếc là nơi đó chết thì có mà sống thì không. Đừng nghi ngờ ngôn cú, đây là trở ngại 
lớn đối với ông. Ông biết rõ điều này.” Rồi Thiền sư Thiên Ninh làm một bài kệ: 
“Buông tay trên dốc thắm, 
Hãy tự tin nơi mình. 
Chết đi rồi sống lại, 
Ai lừa dối được ông!” 
(Huyễn nhai tát thủ, tự khẳng thừa đương. Tuyệt hậu tái tô, khi quân bất đắc). Thiển sư Thiên Ninh nói 
tiếp: “Hãy tin lão Tăng, quả thật là có đạo lý như lão Tăng vừa mới nói ở đây. Theo trạng thái tâm 
của lão Tăng bây giờ, lão Tăng hoàn toàn vừa ý với chính mình và thế giới. Mọi thứ đều tốt đẹp và 
lão Tăng không còn điều gì phải tìm hiểu thêm nữa.”—When Ta Hui came to the capital, and staying 
at the Tlen-ning monastery, he always asked the master about the queston on “Where do all the 
Buddhas come from?” Zen master T1en Ning told him: “[ will answer you when I have a chance.” One 
day, Zen master T'ien Ning entered the hall and addressed the assembly, saying: “A monk cam to Yun 
Men and asked, 'Where do all the Buddhas come from?' Yun Men answered, "The Eastern Mountain 
walks on the water.' But, I, T1en Ning, differ from Yun Men. 'Where do all the Buddhas come from? 
'A breeze laden with fragrance comes from the south, and the spacious hall begins to be refreshingly 
cool!” When Zen master T'ien Ning said this, Ta Hui felt suddenly as 1f he were severed from all time 
and space relations. lí was like cutting a skein of tangled thread with one stroke of a sharp knife. Ta 
Hui was at the time 1n a perspiration all over the body. Ta Hui told the master: “While I ceased to feel 
any disturbance 1n my mind, I found myself to be remaining In a state of sheer serenity. When one day 
Ta Hui saw the master in his room, he told the master: “While I ceased to feel any disturbance 1n my 
mind, I found myself to be remaining In a state of sheer serenmity.'” Zen master T'ien Ning told Ta Hui, 
“It 1s not at all easy for anybody to reach your state of mind; the only regrettable thing 1s that there 1s 
enough death in it but no life whatever. Not to doubt words, this 1s the great trouble with you. You 
know this well.”° Then the master made a verse: 
“When thy hands are off the precipice, 
Conviction comes upon thee all by 1tself; 
Let resurrection follow death, 
And none can now deceive thee!” 
Zen master Tien Ning continued, “Believe me there 1s really such a thing as 1s stated here. According 
to my present state of mind, I am perfectly satisfied with myself and the world. All 1s well with me, and 
there 1s nothing of which I have to seek further understanding.” 


2) Thiên Ninh: Hoặc Hữu Hoặc Vô, Như Đằng Ỷ Thọ— To Be and Noi to Be, Ït Is Like a Wisfaria 
Leaning on a Tree 
Khi Đại Huệ ở trong chúng của Thiền sư Thiên Ninh, ông được vị thầy giao cho công án “Hoặc hữu 
hoặc vô, như đằng ỷ thọ (hoặc có hoặc không, như bìm tựa cây).” Mỗi khi Đại Huệ muốn nói một điều 
gì đó đều bị thầy chặn lại, nói: “Không phải vậy.” Và sự việc này tiếp tục diễn ra trong nửa năm trời, 
nhưng Đại Huệ vẫn tiếp tục. Một hôm, khi Đại Huệ đang dùng bữa với những người đệ tử tại gia, ông 
ta cảm thấy mình đã thấm sâu vào công án đến nỗi quên cầm đũa lên để dùng bữa. Thiển sư Thiên 
Ninh nói: “Gã này chỉ giỏi được hoàng dương mộc thiền, luôn cứ co rút lại.” Tưởng cũng nên ghi nhận 
ở đây rằng cây hoàng dương là một loại cây rất khó trồng, hơn nữa khi gặp năm nhuần thì nó co lại, 
cho nên từ “Hoàng Dương Mộc Thiển” được dùng để ám chỉ những kẻ tham thiển thối chuyển và đân 
độn. Đại Huệ bèn nói với thầy một thí dụ về trường hợp của mình: “Bạch thầy, trường hợp của con 
như một con chó đang đứng trước một chảo dầu đang sôi: muốn liếm mà chẳng được; muốn đi lại 
không xong.” Vị thầy nói: “Đó chính là trường hợp của ông. Công án đối với ông quả thực là hoàn 
cảnh đang ngôi trên một đám gai.” Vào một hôm khác, khi Đại Huệ gặp Thiền sư Thiên Ninh, ông 


2213 


bảo vị thầy: “Nếu khi thầy ở cùng với Ngũ Tổ, mà cũng hỏi Tổ về công án ấy, chẳng biết Tổ trả lời ra 
sao?” Thiển sư Thiên Ninh không chịu trả lời. Như Đại Huệ lại nài nỉ: “Khi thầy hỏi Tổ về câu ấy, 
chắc thây không ở một mình mà có cả đại chúng. Nay thây nói cho con biết thì đâu có trở ngại có gì.” 
Thiển sư Thiên Ninh nói: “Khi lão Tăng hỏi Tổ, 'Hoặc có hoặc không, như bìm tựa cây,' là nghĩa gì? 
Ngũ Tổ đáp, 'Ông có cố gắng thế mấy thì vẽ cũng vẽ chẳng nên, mà phác họa thì phác họa cũng 
chẳng xong.' Lão Tăng nói thêm, 'Hốt nhiên cây đổ, sắn bìm khô héo thì sao?' Ngũ Tổ nói, Lại đi theo 
chữ nghĩa rồi!” Ngay khi nghe thầy nói những điều này, Đại Huệ hiểu hết toàn bộ. Đại Huệ liền nói 
với thầy: “Bạch thây, con hiểu.” Nghe Đại Huệ nói, Thiển sư Thiên Ninh bèn nhắc: “Có lẽ ông chưa 
hiểu đâu.” Đại Huệ yêu cầu thầy cứ thử mình đi, và tiếp đó thầy lại giao cho Đại Huệ một vài công 
án khác. Và mỗi công án đều được Đại Huệ trả lời thông suốt. Cuối cùng Đại Huệ cảm thấy mình 
được an nhiên tự tại với chính mình, không còn thứ gì trở ngại trên bước đường tu tập của mình nữa—— 
When Ta Hui was in Tien-Ning's assembly, the master assigned him with this koan ““To be or not to be, 
1t 1s like a wisteria leaning on a tree.” Whenever Ta Hui wanted to speak something, the master at 
once shut him up, saying: “Not so.” And this continued for a half year, but Ta Hui kept on. One day, 
when Ta Hui was taking supper with lay disciples, he found himself so absorbed in the koan that he 
forgot to use his chopsticks to finish the supper. Zen master Tien Ning said, “This fellow has only 
succeeded in mastering Huang-yang wood Zen, which keeps on shrinking all the time.” It should be 
noted here that the yellow poplar grows slowly, and in years with intercalary months 1s supposed to 
recede 1n growth; hence the term refers to the backwardness, or decline of stupid disciples. Ta Hui told 
the master by a simile in the position he was: “My position 1s that of a dog which stands by a fat-boiling 
pot: he cannot lick 1t however badly he wants to, nor can he go away from 1t thoueh he may wish to 
quit.” The master said: “Thats Just the case with you. The koan 1s really a situation of sitting on a seat 
of thorns to you.” Ôn another day, when Ta Hui saw Zen master T'ien Ning, he said to the master: 
“When you were with Wu-tsu, you asked him about the same koan, and what was his reply?” The 
master refused to give Ta Hui his reply. But Ta Hui insisted: “When you asked him about 1t, you Were 
not alone, you were with an assembly. It wont hurt you to tell me about 1t now.” The master said, “l 
asked him at the time, "To be and not to be, 1t 1s like a wIsteria leaning on a tree. What 1s the meaning 
of1t?' Wu-tsu replied, "You cannot paint 1t, you cannot sketch 1t, however much you try.' I further said, 
"What 1f the tree suddenly breaks down and the wisteria dies? Wu-tsu said, "You are following the 
words!”” As soon as Ta Hui heard this from the master, he understood the whole thing. Ta Hui then said 
to the master, “Oh master, I understand.” Hearing Ta Hui said this, Zen master T'ien Ning remarked, 
“You probably do not.” Ta Hui asked the master to try him, and whereupon the master gave Ta Hui 
some more koans. And every one of them was successfully answered by Ta Hui. Eventually Ta Hui 
was at peace with himself, for there was nothing now that obstructed his way. 


DCCLIX.Thiên Thai Đức Thiêu: T'ien-T'ai Te-Shao 

1) Ai Hỏi Là Phải Lãnh Ba Mươi Hèo!— Questioners Will Get Thirty Blows! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXV, một hôm, Thiển sư Thiên Thai Đức Thiểu thượng 
đường bảo: “Tối nay không ai được hỏi, ai hỏi sẽ lãnh ba mươi hèo.” Bấy giờ có một nhà sư vừa bước 
ra làm lễ, ngài bèn đánh. Nhà sư nói: “Chưa hỏi câu nào, sao Hòa Thượng lại đánh?” Sư hỏi: “Ông 
người xứ nào?” Nhà sư đáp: “Ở Tân La (Cao Lï).” Sư nói: “Đáng lãnh ba chục hèo trước khi lên 
thuyền.” Lúc đó nếu vị Tăng Tân La bước đến, nắm cây gậy trong tay Đức Thiểu và ném xuống đất. 
Đó có phải là câu trả lời chăng? Đó có phải là thủ đoạn đáp lại lời hăm dọa "ba chục hèo" của Đức 
Thiểu chăng?——According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch'uan-Teng-Lu), Volume 
XXV, another day he entered the hall and declared: “I[ shall not allow any questioning tonipht; 
quesfioners will get thirty blows.” A monk came forward, and when he was about to make bows, Te- 
Shao gave him a blow. The monk said: “When I am not even proposing a question, why should you 
strike me so?” He asked: “Where 1s your native place?” The monk said: “I[ come from Hsin-Lo 


2214 


(Korea). Te-Shao said: “You deserve thirty blows even before you got into the boat.” At that moment, 
1f the monk from Hsin-Lo came out, took the staff away from Te-shao's hand, and threw it down on the 
floor. Is this the answer? Is this the way to respond to Te-shao's threat "thirty blows”? 


2) Thiên Thai Đức Thiều: Giọt Nước Nguồn Tào—A Single Drop oƒ the Tsao Source 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXV, sau khi khổ công cầu Thiền với năm mươi bốn vị 
thầy, Thiên Thai Đức Thiểu (891-972) rốt cùng đến gõ cửa thiển sư Pháp Nhãn; nhưng thối chí cầu 
Thiền nên Sư chỉ nhịp bước cầm chừng theo đồ chúng. Một hôm, Pháp Nhãn thượng đường, có vị Tăng 
hỏi: “Thế nào là một giọt nước ở nguồn Tào?” Pháp Nhãn đáp: “Là giọt nước ở nguồn Tào.” Vị Tăng 
ấy mờ mịt thối lui. Sư ngồi bên cạnh hoát nhiên khai ngộ, bình sanh những mối nghi ngờ dường như 
băng tiêu, cảm động đến rơi nước mắt ướt áo. Sư trình chỗ sở ngộ cho Pháp Nhãn. Pháp Nhãn bảo: 
“Ngươi về sau sẽ làm thầy Quốc Vương, khiến ánh đạo vàng của Tổ Sư càng rộng lớn, ta không sánh 
bằng.” Trên đây cho chúng ta thấy, Thiền không thể cầu được trong ngôn ngữ văn tự, dầu Thiền vẫn 
dùng ngôn ngữ văn tự để truyền đạt. Người tu Thiển nắm lấy diệu lý Thiển qua ý nghĩa, chứ không 
phải trong ngôn ngữ—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch?uan-Teng-Lu), 
Volume XXYV, after trying to understand the ulũmate truth of Zen under fifty-four masters, Te-shao 
finally came to Fa-Yen; but tired of making special efforts to master Zen, he simply fell in with the rest 
of the monks there. One day, as Fa-Yan resided in the hall, a monk asked him: “What 1s a single drop 
of the Cao source?” Fa-Yan said: “A single drop of Cao source.” The monk deJectedly retreated. Later, 
as Te-Shao reflected on this exchange while meditating, he suddenly experienced enlightenment, with 
the obstructions of everyday life flowing away like melting 1ce. Te-Shao went to Fa-Yan with news of 
this event. Fa-Yan 1s reported to have said: “Later you will be the teacher of kings. Ï won”t compare 
with the brilliance of your attainment on the ancestral way.” This shows that Zen 1s not to be sought in 
1deas or words, but at the same time 1t also shows that without ideas or words Zen cannot convey 1tself 
to others. To grasp the exquisite meaning of Zen as expressing 1tse]lf1n words and yet not 1n them. 


3) Thiên Thai Đức Thiều: Nói Thấy Bát Nhã, Đó Chẳng Phải Bát Nhã; Chẳng Thấy Bát Nhã 
Cũng Chẳng Phải Bát Nhã— Prajna Seen Is No Prajna, Nor Is Prajna Unseen Prajna 
Bát Nhã là âm của thuật ngữ Prajna từ Phạn ngữ có nghĩa là trí tuệ (ý thức hay trí năng). Có ba loại 
bát nhã: thật tướng, quán chiếu và văn tự. Bát Nhã còn có nghĩa là thực lực nhận thức rõ ràng sự vật 
và những nguyên tắc căn bản của chúng cũng như xác quyết những gì còn nghi ngờ. Bát Nhã có nghĩa 
là cái biết siêu việt. Bát Nhã Ba La Mật Kinh diễn tả chữ “Bát Nhã” là đệ nhất trí tuệ trong hết thảy 
trí tuệ, không gì cao hơn, không gì so sánh bằng (vô thượng, vô tỷ, vô đẳng). Theo Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục, quyển XXV, một hôm Thiển sư Thiên Thai Đức Thiểu (891-972) thượng đường thuyết 
pháp. Có một vị Tăng hỏi: “Người xưa nói thấy Bát Nhã tức bị Bát Nhã ràng buộc, chẳng thấy Bát 
Nhã cũng bị Bát Nhã ràng buộc. Sao đã thấy Bát Nhã mà còn bị Bát Nhã ràng buộc là gì?” Sư hỏi: 
“Ông nói Bát Nhã thấy cái gì?” Vị Tăng hỏi: “Chẳng thấy Bát Nhã thì bị ràng buộc như thế nào?” Sư 
đáp: “Ông nói Bát Nhã chẳng thấy cái gì?” Rồi sư tiếp: “Nếu thấy Bát Nhã, đó chẳng phải là Bát Nhã; 
chẳng thấy Bát Nhã, đó cũng chẳng phải là Bát Nhã. Bát Nhã là cái gì mà nói là thấy, và chẳng 
thấy?” Sư lại tiếp: “Nên người xưa nói: 'Nếu thiếu một pháp, chẳng thành pháp thân; nếu thừa một 
pháp, chẳng thành pháp thân; nếu có một pháp để thành chẳng thành phá p thân; nếu không một pháp 
nào để thành, cũng chẳng thành pháp thân." Chư Thượng Tọa, đó là chân tông Bát Nhã.”—Prajna is a 
Sanskrit term which means wisdom. There are three kinds of prajna: real mark prajna, contemplative 
praJna, and literary prajna. PraJna also means the real power to điscern things and their underlying 
principles and to decide the doubtful. Prajna means a transcendental knowledge. The PraJna-paramita- 
sutra describes “prajna” as supreme, highest, incomparable, unequalled, unsurpassed. According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XXV, one day Zen master T'ien- 
Trai Te-Shao entered the hall to preach. A monk asked: “I understand this was an ancient wise man”s 


2215 


saying “When a man sees Prajna he 1s tied to 1t; when he sees 1t not he 1s also tied to it.” Now I wish to 
know how 1t 1s that man seeing Prajna could be tied to 1t.” The master said: “You tell me what 1t 1s that 
1s seen by Prajna.” The monk asked: “When a man sees not Prajna, how could he be tied to 1t?” The 
master said: “You tell me 1f there 1s anything that 1s not seen by PraJna.” The master then went on: 
“PraJna seen 1s no PraJjna, nor 1s Prajna unseen PraJna; how could one apply the predicate, seen or 
unseen, to PraJna? Therefore, 1t 1s said of old that “When one thing 1s missing, the Dharmakaya 1s not 
complete; when one thing 1s superfluous, the Dharmakaya 1s not complete; and again when there 1s 
one thing to be asserted the Dharmakaya 1s not complete; when there 1s nothing to be asserted, the 
Dharmakaya 1s not complete.` This indeed the essence of Prajna.” 


4) Thiên Thai Đức Thiều: Tham Vấn Hoà Thượng Long Nha— Vistting Most Venerable Long-Ya 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXV, Thiên Thai Đức Thiều (891-972) tham vấn Hòa 
Thượng Tuân ở Long Nha. Sư hỏi: “Bậc tôn hùng vì sao gần chẳng được?” Long Nha đáp: “Như lửa 
với lửa.” Sư hỏi: “Chợt gặp nước đến thì sao?” Long Nha bảo: “Ngươi chẳng biết.” Sư lại hỏi: “Trời 
chẳng che đất chẳng chở, lý nầy thế nào?” Long Nha đáp: “Nên như thế.” Sư không lãnh hội được, 
liền cầu xin chỉ dạy. Long Nha bảo: “Đạo giả! Ngươi về sau tự biết.”—Upon meeting Long-Ya, Te- 
Shao asked: “Why can'”t the people of today reach the level of the ancient worthies?” Long-Ya said: 
“IUs like fire and fire.” Te-Shao said: “If suddenly there”s water, then what?” Long-Ya said: “Gol You 
donˆt understand what [m saying.” Te-Shao also asked Long-Ya: “What 1s the meaning of the “sky 
can”t cover 1t, the earth can”t contain 1t?” Long-Ya said: “TIt's Just like that.” Te-Shao asked the same 
quesfion repeatedly, but each time Long-Ya gave the same answer. Finally, when he asked agann, 
Long-Ya said: “Ive already spoken, now you go find out on your own.” 


DCCLX.Thiền Thai Tông: The T?ien T”ai School 

l1) Lục Diệu Môn—Six Wonderful Doors 

Sáu phương cách hay cửa ngõ kỳ diệu cho người tu Phật. Thứ nhất là Sổ Tức Môn: Phương pháp đếm 
hơi thở điều hòa thân tâm. Bạn có thể đếm từ một đến mười hay ngược lại (đây là một trong những 
phương pháp trọng yếu giúp ta định tĩnh). Thứ nhì là Tùy Tức Môn: Phương pháp theo dõi hay nương 
theo hơi thở (lắng tâm theo hơi thở, biết mình đang thở vào, biết mình đang thở ra). Thứ ba là Chỉ Môn 
hay Tập Trung Tâm Ý: Tập trung vào chỉ quán để lắng tâm tĩnh lặng (đã quán sổ tức và tùy tức, hành 
giả phải cố gắng tu tập chỉ quán). Thứ tư là Quán Tưởng Môn: Quán tưởng vào một đề mục để trí tuệ 
sáng suốt và dứt trừ điên đảo mộng tưởng. Thứ năm là Hoàn Môn: Quay về chiếu rọi vào trong cái 
tâm năng quán của chính mình. Thứ sáu là Tịnh Môn: Tâm thanh tịnh hay không dính mắc vào đâu, 
nghĩa là vọng động không sanh khởi (biết rõ mình chẳng trụ, chẳng đắm, nhờ đó sự sáng suốt chân 
thực khai phát và cắt đứt mọi phiển não)—Six wonderful strategies or doors for Buddhist cultivators. 
First, meditation by counting oneˆs breaths: You can count from one to ten or vise-versa. Second, Door 
of Following Breaths: Method of meditation of. following one”s breaths. Third, Door of Concentration: 
Method of meditation by concentrating the mind. Fourth, Door of Contemplation: Meditaton by 
contemplating on any obJect to obtain wisdom and to eliminate delusions. Fifth, Door of Returning to 
the mind: Method of meditation by returning to the mind. Sixth, Door of Purification: Method of 
meditation by pacifying the mind. 


2) Thiên Thai Tông: Lục Tức Phật— The Six Stages 9ƒ Bodhisattva Development 

Sáu giai đoạn phát triển của Bồ Tát được nói rõ trong Thiên Thai Viên Giáo, đối lại với sáu giai đoạn 
phát triển hay Lục Vị của Biệt Giáo. Ngoại Phàm gồm Lý Tức Phật và Danh Tự Tức Phật. Thứ nhất là 
Lý Tức Phật, nghĩa là mỗi chúng sanh đều sẵn có Phật tánh. Phật ở ngôi Lý Tức hay chỉ vào Đức Phật 
đã sẵn có đủ Phật tính thiên nhiên mà không cần giải hành gì cả (ngay kẻ phàm phu xấu xa, nhưng nói 
về lý tính thì so với Phật chẳng phải là hai). Thứ nhì là Danh Tự Tức Phật, nghĩa là từ trong danh tự 


2216 


mà lý giải thông suốt, tất cả những ai nghe và tín thọ phụng hành đều có thể thành Phật. Nội Phàm 
bao gồm Quán hạnh Tức Phật, Tương Tự Tức Phật, Phần Chơn Tức Phật, và Cứu Cánh Tức Phật. Thứ 
ba là Quán hạnh Tức Phật, nghĩa là chẳng những lý giải mà còn thiển quán và y giáo phụng hành. Thứ 
tư là Tương Tự Tức Phật, nghĩa là đem thực chứng đến gần chân lý tương tự như ở giai đoạn vô lậu 
thực sự (dựa vào quán lực tương tự mà phát chân trí và thấy tánh Phật. Thứ năm là Phần Chơn Tức 
Phật, cái chơn trí lần hồi mở ra, vén từng bức màn vô minh, tâm trí càng sáng tỏ thêm, lần lần đi đến 
chỗ sáng suốt hoàn toàn, được phần nào tốt phần đó. Thứ sáu là Cứu Cánh Tức Phật. Hành giả phá trừ 
tất cả vô minh và phiển não để đạt tới toàn giác—The six stages of Bodhisattva developments as 
defined in the Tien-T”ai Perfect or Final Teaching, in contrast with the ordinary six developmenfts as 
found in the Differentiated or Separated School. Theoretical stages Include the Theoretical Buddha 
and the Apprehension of Terms. First, realization that all beings are of Buddha-nature. The underlying 
truth of all things 1s Buddha; immanent reason; Buddhahood; the T”ien-T”ai Perfect or Final doctrine of 
essential universal Budhahood, or one of the six stages of Bodhisattva developments (the undeveloped 
Buddha ¡n all beings). Second, the apprehension of terms. This 1s the first step 1n practical advance that 
those who only hear and believe are in the Buddha-law and potentially Buddha. Internal stages for all 
that include the Advance Beyond Terminology, the Semblance Stage (Identity of the Individual and 
Buddha), The Real Wisdom 1s Gradually Opened Stage, and the attainment of Perfect Enlightenment. 
Third, advance beyond terminology to meditation, or study and accordant action. Fourth, semblance 
Sfaøe, or approximation of truth and Its progressive experiential proof. Fifth, the real wisdom 1s 
gradually opened, the screen of Ignorance 1s gradually rolled up, the mind 1s clearer and clearer to 
totally clear. Sixth, destroy all ignorance and delusions to attain Perfect enliphtenment (Fruition of 
holiness). 


3) Thiên Thai Tông: Nhất Giả Nhất Thiết Giả— One Void Includes All 

Trong ba pháp quán của tông Thiên Thai: Không, Trung và Giả, tất cả đều chỉ do cái nhìn của tâm mà 
thôi. Vì thế, hành giả tu Thiền nên luôn tu tập giả quán hay quán sát mọi vật đều không. Hành giả tu 
thiển nên luôn quán niệm về tánh Không của vạn hữu. Quán niệm về tánh vô thường của hợp thể ngũ 
uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Xét từng uẩn một, từ uẩn này sang uẩn khác. Thấy được tất cả đều 
chuyển biến, vô thường và không có tự ngã. Sự tụ hợp của ngũ uẩn cũng như sự tụ hợp của mỗi hiện 
tượng, đều theo luật duyên khởi. Sự hợp tan cũng giống như sự hợp tan của những đám mây trên đỉnh 
núi. Quán niệm để đừng bám víu vào hợp thể ngũ uẩn. Tuy vậy không khởi tâm chán ghét hợp thể 
ngũ uẩn. Quán niệm để biết rằng ưa thích và chán ghét cũng là những hiện tượng thuộc hợp thể ngũ 
uẩn. Quán niệm để thấy rõ tuy ngũ uẩn là vô thường, vô ngã và không, nhưng ngũ uẩn cũng rất mầu 
nhiệm, mầu nhiệm như bất cứ hiện tượng nào trong vũ trụ, mầu nhiệm như sự sống có mặt khắp mọi 
nơi. Quán Không để thấy được ngũ uẩn không thực sự sinh diệt, còn mất vì ngũ uẩn là chân như. Quán 
Không để thấy vô thường chỉ là một khái niệm, vô ngã cũng là một khái niệm, và ngay cả Không 
cũng chỉ là một khái niệm, để không còn bị ràng buộc vào vô thường, vô ngã và không, để thấy được 
Không cũng chỉ là Không, để thấy được chân như của Không cũng không khác với chân như của ngũ 
uẩn. Trong thiển quán “chân không,” hành giả buông bỏ những tập quán suy nghĩ của mình về “có và 
không” bằng cách chứng nghiệm rằng những khái niệm được thành hình sai lầm về tánh độc lập và 
thường còn của vật thể. Khi chúng ta nhìn vào một cái ghế chúng ta chỉ thấy sự có mặt của gỗ, mà 
không thấy được sự có mặt của rừng, của cây, của lá, của bàn tay người thợ mộc, của tâm ta... Hành 
giả khi nhìn vào cái ghế phải thấy được cả vạn hữu trong liên hệ nhân duyên chằng chịt: sự có mặt 
của gỗ kéo theo sự có mặt của cây, sự có mặt của lá kéo theo sự có mặt của mặt trời, vân vân. Hành 
giả thấy được một trong tất cả và dù không nhìn vào chiếc ghế trước mặt, cũng thấy được sự có mặt 
của nó trong lòng vạn hữu. Cái ghế không có tự tánh riêng biệt, mà nó có trong liên hệ duyên khởi với 
các hiện tượng khác trong vũ trụ; nó có vì tất cả các cái khác có, nó không thì các cái khác đều không. 
Mỗi lần mở miệng nói “ghế”, hoặc mỗi lần khái niệm “ghế” được thành hình trong nhận thức chúng ta 


2217 


là mỗi lần lưỡi gươm khái niệm vung lên và chém xuống, phân thực tại ra làm hai mảnh: một mảnh là 
ghế, một mảnh là tất cả những gì không phải là ghế. Đối với thực tại thì sự chia cắt ấy tàn bạo vô 
cùng. Chúng ta không thấy được rằng tự thân cái ghế là tất cả những gì không phải là ghế phối hợp 
mà thành. Tất cả những gì không phải là ghế nằm ngay trong cái ghế. Làm sao chia cắt cho được? 
Người trí nhìn cái ghế thì thấy sự có mặt của tất cả những gì không phải là ghế, vì vậy thấy được tính 
cách bất sinh bất diệt của ghế. Phủ nhận sự có mặt của cái ghế tức là phủ nhận sự có mặt của toàn thể 
vũ trụ. Cái ghế kia mà không có thì vạn hữu cũng không. Sự hiện hữu của cái ghế không ai có thể làm 
cho nó trở nên không hiện hữu, ngay cả việc chặt chẽ nó ra, hay đốt nó đi. Nếu chúng ta thành công 
trong việc hủy hoại cái ghế, là chúng ta có thể hủy hoại toàn thể vũ trụ. Khái niệm “bắt đầu và chấm 
dứt” (sanh diệt) gắn liền với khái niệm “có và không.” Một chiếc xe đạp chẳng hạn, bắt đầu có từ lúc 
nào? Nếu nói rằng cái xe đạp bắt đầu có từ lúc bộ phận cuối cùng được ráp vào, tại sao trước đó mình 
lại nói chiếc xe đạp này còn thiếu một bộ phận? Khi chiếc xe đạp hư hoại, không dùng được nữa, tại 
sao mình lại gọi là chiếc xe đạp hư? Hãy thử quán niệm về giờ sinh và giờ tử của cái xe đạp để có thể 
thấy được cái xe đạp không thể nào được đặt ra ngoài bốn phạm trù “có, không, sinh, diệt.”——In the 
three kinds of contemplations of the Tien Trai School, all 1s the simultaneous vision of past, presenf 
and future. The void, the “mean,” and the seeming, are all aspects of the one mind. Therefore, Zen 
practitioner should always practice meditation on the emptiness of all things. Zen practitioner should 
always practice meditation on the emptiness of all things. Contemplation the nature of emptiness 1n the 
assembly of the five aggregates: bodily form, feeling, perception, mind functionings, and 
consciousnesses. Pass from considering one aggregate to another. See that all transform, are 
1mpermanent and without self. The assembly of the five aggregates 1s like the assembly of all 
phenomena: all obey the law of interdependence. The1r coming together and disbanding from one 
another resembles the gathering and vanishing of clouds around the peaks of mountains. We should 
practice the contemplation on Emptiness so that we will have the ability to neither cling to nor rejJect 
the five aggregates. To contemplate on emptiness to know that like and dislike are only phenomena 
which belong the assemblage of the five aggregates. To contemplate on emptiness so that we are able 
to see clearly that the five aggregates are without self and are empty, but that they are also wondrous, 
wondrous as 1s each phenomenon ¡in the universe, wondrous as the life which 1s present everywhere. 
To contemplate on emptiness so that we are able to see that the five aggregates do not really undergo 
creation and destruction for they themselves are ultimate reality. By this contemplation we can see that 
1mpermanence 1s a concept, non-self 1s a concept, and emptiness 1s also a concept, so that we will not 
become Imprisoned 1n the concepts of impermanence, non-self, and emptines. We will see that 
emptiness 1s also empty, and that the ultimate reality of emptiness 1s no different from the ultimate 
reality of the five agsregates. In medifation on true emptiness, practitioners let go habitual ways of 
thinking about being and non-being by realizing that these concepts were formed by 1ncorrectly 
perceiving things as independent and permanent. When we look at a chair, we see the wood, but we 
Tai] to observe the tree, the forest, the carpenter, or our own mind. When we meditate on 1t, we can see 
the entire universe 1n all 1ts Inter-woven and 1nterdependernt relations 1n the chair. The presence of the 
wood reveals the presence of the tree. The presence of the leaf reveals the presence of the sun. 
Meditator can see the one 1n the many, and the many 1n the one. Even before they see the charr, they 
can see 1s presence 1n the heart of living reality. The chair 1s not separate. It exists only 1n 1s 
1nterdependent relations with everything else 1n the universe. lt 1s because all other things are. If 1t 1s 
not, then all other things are not either. Every time we use the word “chair” or the concept “chatr” 
forms in our mind, reality severed in half. There 1s “chair” and there 1s everything which 1s “not cha1r.” 
Thịs kind of separation 1s both violent and absurd. The sword of conceptualization functions this way 
because we do not realize that the charr is made entirely from non-chair elements. Since all non-chaIr 
elements are present 1n the chaIr, how can we separate them? An awakened individual vividly sees the 
non-chair elements when looking at the chair, and realizes that the chair has no boundaries, no 


2218 


beginning, and no end. To deny the existence of a charr 1s to deny the presence of the whole universe. 
A charr which exists cannot become non-existent, even 1ƒ we chop 1t up 1into small pieces or burn 1t. If 
we could succeed In destroying one charr, we could destroy the entire universe. The concept of 
“beginning and end” 1s closely linked with the concept of “being and non-being.” For example, from 
what moment 1n time can we say that a particular bicycle has come Into existence and from what 
momert 1s 1t no longer existent? If we say that 1t begins to exist the momernt the last part 1s assembled, 
does that mean we cannot say, ““This bicycle needs Jjust one more part,” the prior moment? And when 1t 
1s broken and cannot be ridden, why do we call it “a broken bicycle?” If we meditate on the moment 
the bicycle 1s and the moment 1t 1s no longer, we will notice that the bicycle cannot be placed in the 
categories “being and non-being” or “beginning and end.” 


4) Thiên Thai Tông: Như Như (Như Lai tính)—Suchness (Tathatfa) 

Từ Phạn ngữ chỉ “thực tánh” và thường được xem như tương đương với chữ “tánh không” (sunyata), 
“pháp thân” (dharma-kaya). Nó không thay đổi, không lay chuyển, và vượt ra ngoài nhận thức suy 
nghĩ. Như Như hay tính như thế đó; khái niệm trung tâm của Phật giáo Đại thừa, chỉ cái tuyệt đối, hay 
bản tánh thật của chư pháp. Tathata còn có nghĩa là “Bất biến” “Bất chuyển” hay “Thường hằng” nằm 
ngoài mọi khái niệm phân biệt. Tathata là tánh vốn có của vạn vật, không có bể ngoài, không có hình 
thức, không được tạo ra, không có bản tánh riêng, không nhị nguyên. Nghĩa là Tathata đồng nghĩa với 
Phật tánh. Như Như được tông Thiên Thai giảng là chân lý cứu cánh, nhưng không phải là thật thể 
(tattva). Như có nghĩa là thật tướng của chính tất cả các pháp trong khi thế giới hiện tượng là tướng 
dạng của các pháp biểu hiện trước mắt. Không thể nhìn thấy trực tiếp hay tức thời được thật tướng của 
các pháp. Chúng ta phải nhìn nó trong các hiện tượng luôn luôn biến chuyển và biến dị, như thế thật 
tướng vốn linh hoạt. Chính các hiện tượng đều là thực tướng của các pháp. Thật tướng của các pháp là 
Như, nghĩa là các pháp như là biểu hiện của chúng, cũng như các làn sóng chuyển động không khác 
với nước vắng lặng. Chúng ta thường đặt mối tương phản giữa nước vắng lặng và sóng động; nhưng dù 
chuyển động hay tĩnh lặng, chúng cũng chỉ là sự biểu hiện của cùng một thứ là nước mà thôi. Những 
cái được biểu hiện hay được phát lộ ở bên ngoài không gì khác hơn chính là sự thế ấy. Không có gì 
khác biệt nào giữa cả hai—Suchness (the real truth of things, thusness, the oneness of reality, or the 
nature of Tathagata, or Buddhahood)—Tathata 1s a Sanskrit term that refers to the “final nature of 
reality,” and 1s commonly equated with such terms as “emptiness” (sunyata), and “truth body” 
(dharma-kaya). Suchness; central notion in the Mahayana Buddhism, referring to the Absolute, the true 
nature of all things. Tathata 1s also explained as “Immutable” or “Immovable” or “Permanent.” lt 1s 
beyond all concepts and distinctions. Tathata as the thus-being of all things, without appearance, 
formless, unmade, devoid of self-nature, nonduality. Tathata 1s similar in meaning with Tathagata- 
garbha, or Dharmakaya, or Buddha-nature. The ultimate truth taught in the Tien-Fai School 1s 
Thusness (Tathata), not thisness (Tattva). Thusness means the state of things in themselves, the 
phenomenal world being the state of things manifested before us. The true state of things cannot be 
seen directly or Iimmediately. We must see 1t in the phenomena which are ever changing and 
becoming. Thus the true sfate 1s dynamic. The phenomena themselves are identical with the true state 
of things. The true state of things 1s Thusness, 1.e., things as they are manmifested, Just as moving waves 
are not different from the still water. We generally contrast the still water with the moving waves, but 
moving or staying they are only the manifestaion of one and the same water. What 1s being 
mamifested or shown outwardly 1s nothing but the thíng 1tself. There 1s no difference between the two. 


3) Thiên Thai Tông: Sáu Mươi Hai Ngã Kiến— The Sixty-Two Views on Personality 

Theo tông Thiên Thai, có 62 ngã kiến. Bốn kiến giải của sắc bao gồm Sắc là Ngã, Lìa Sắc vẫn có 
Ngã, Sắc là lớn, ngã là nhỏ; ngã trụ trong sắc, Ngã là lớn, sắc là nhỏ; sắc trụ trong ngã. Cùng một tiến 
trình như vậy với Thọ, Tưởng, Hành Thức trong hiện tại, quá khứ và vị lai sẽ làm thành 60 kiến giải. 


2219 


Kiến giải thứ sáu mươi mốt là đoạn kiến, và kiến giải thứ sáu mươi hai là thường kiến——According to 
the T”ien-T”ai sect, there are sixty-two views on personality. Four views of Form or Rupa as 1ts basIs 
and consider each of the five skandhas under four aspects which include rupa, the organized body, as 
the ego; the ego as apart from the rupa; rupas as the greater, the ego the smaller or Inferior, and the 
ego as dwelling in the rupa; the ego as the greater, rupa the inferior, and the rupa 1n the ego. The same 
process applies to Sensation, Perception, Volition, and Consciousness in the present, past and future to 
make 60 views. The sixty-first view 1s Impermanence and the sixty-second view 1s permanence. 


6)_ Thiên Thai Tông: Tam Đế— The Threcfold Truth 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, nếu bạn giả thuyết thật thể là 
một bản thể trường tồn là bạn hoàn toàn mê hoặc, thế nên tông Thiên Thai để ra ba chân lý hay tam 
đế. Theo tông nây thì cả ba chân lý ấy là ba trong một, một trong ba. Nguyên lý thì là một, nhưng 
phương pháp diễn nhập lại là ba. Mỗi một trong ba đều có giá trị toàn diện. Thứ nhất là Không Đế hay 
chân lý của của Không. Mọi sự thể đều không có hiện thực tính và do đó, tất cả đều không. Vì vậy, 
khi luận chứng của chúng ta y cứ trên “Không,” chúng ta coi “Không” như là siêu việt tất cả ba. Như 
vậy, cả thảy đều là “Không.” Và khi một là không thì cả thảy đều là “Không.” (Nhất không nhất thiết 
không, nhất giả nhất thiết giả, nhất trung nhất thiết trung). Chúng còn được gọi là “Tức không, tức giả, 
và tứ trung,” hay Viên Dung Tam Đế, ba chân lý đúng hợp tròn đầy, hay là tuyệt đối tam đế, ba chân 
lý tuyệt đối. Chúng ta không nên coi ba chân lý nầy như là cách biệt nhau, bởi vì cả ba thâm nhập lẫn 
nhau và cũng tìm thấy sự dung hòa và hợp nhất hoàn toàn. Một sự thể là không nhưng cũng là giả hữu. 
Nó là giả bởi vi nó không, và rồi, một sự là không, đồng thời là giả cho nên cũng là trung. Thứ nhì là 
Giả Đế hay chân lý của giả tạm. Dù sự thể có hiện hữu thì cũng chỉ là giả tạm. Giống như khi biện 
luận về Không Đế, khi một là Giả thì tất cả là Giả. Thứ ba là Trung Đế hay chân lý của phương tiện. 
Sự thể chỉ là phương tiện, hay quảng giữa. Giống như biện luận trên Không Đế, khi một là Trung thì 
tất cả là Trung. Trung không có nghĩa là ở giữa hai cái phi hữu và giả hữu, mà nó ở trên, nó vượt qua 
cả hai. Thực ra nó là cả hai bởi vì thực tướng có nghĩa Trung chính là không tướng và giả tướng— 
According to Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, 1Ÿ you suppose 
noumenon to be such an abiding substance, you will be misled altogether; therefore, the T”ien-T”ai 
School sets forth the threefold truth. According to this school the three truths are three in one, one 1n 
three. The principle 1s one but the method of explanation 1s threefold. Each one of the three has the 
value of all. First, the truth of void. AlI things have no reality and, therefore, are void. Therefore, when 
our argumernt 1s based on the void, we deny the existence of both the temporary and the middle, since 
we consider the void as transcending all. Thus, the three will all be void. And, when one 1s void, all 
wIll be void (When one 1s void, all will be void; when one 1s temporary, all 1s temporary; when one 1s 
middle, all will be middle). They are also called the identical void, identical temporary and i1dentical 
middle. It is also said to be the perfectly harmonious triple truth or the absolute triple truth. We should 
not consider the three truths as separate because the three penetrate one another and are found 
perfectly harmonized and united together. A thíng 1s void but 1s also temporarily existent. Ït 1s 
temporary because 1t 1s void, and the fact that everything 1s void and at the same time temporary 1s the 
middle truth. Second, the truth of temporariness. Althouph things are present at the moment, they have 
temporary existence. The same will be the case when we argue by means of the temporary truth. 
Third, the truth of mean. They are only mean or middle. The same will be the case when we argue by 
means of the middle truth. The middle does not mean that 1t is between the non-existence and 
temporary existence. In fact, 1t 1s over and above the two; nor 1t 1s Identical with the two, because the 
true state means that the middle 1s the very state of being void and temporary. 


2220 


7) Thiên Thai Tông: Thông (iIáo—Comunon Doctrine 

Thông giáo, một trong ba chi của giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là tên mà các nhà Thiên 
Thai gọi Thông Giáo. Thông giáo bàn về sự tướng có kém hơn Tạng Giáo, nhưng xét kỹ thấy lý cũng 
khá sâu sắc, đạt tới sinh tức vô sinh, không tức bất không, nên khen là Giới Nội Lý Giáo. Giai đoạn 
thứ hai trong Thiên Thai Hóa Pháp Tứ Giáo, cho rằng vạn hữu là “Không,” nhưng chưa đạt được lý 
“Trung Đạo”. Một trong tám loại thuyết giáo của Đức Phật. Chung cho tất cả ba thừa và là giáo lý sơ 
cơ của Đại Thừa. Trong khi một vị sơ tâm Bồ Tát theo những tu tập như các vị trong tam thừa, thì một 
đại Bồ Tát thâm nhập cảnh giới của Biệt Giáo và Viên Giáo. Đây là giáo thuyết tổng quát, dành cho 
cả Tiểu lẫn Đại thừa, nhằm chỉ dạy cho Thanh văn, Duyên giác và Bồ Tát trong giai đoạn phát triển 
đầu tiên. Giáo pháp nầy dạy chung cho tất cả ba căn cơ thượng trung hạ và cả ba thừa Tiểu Trung 
Đại —Intermediate doctrine (Interrelated teaching), one of the three branches of Sakyamumi Buddha's 
teaching. T”1en-T”a1 considered the 1ntermediate or interrelated teaching to be an advance 1n doctrine 
on the last, partially dealing with the “emptiness” and advancing beyond the merely relative. The 
second stage 1n the T”1en-T”a1 four periods od teaching, which held the doctrine of “Void,” but had not 
arrived at the doctrine of the “Mean.” One of the eight types of teaching of the Buddha. The Doctrine 
Common to All or the connecting teaching. It is common to the three Vehicles and 1s elemenfary 
doctrine of Mahayana. While an inferior Bodhisattva follows the same practices as the people of the 
three Vehicles, a superior Bodhisattva will penetrate Iinto “Distinct Doctrine” and “Doctrinne of 
Perfection.” This general teaching, which 1s for both Hinayana and Mahayana. And 1s meant for 
Sravakas, Pratyeka-buddhas and Bodhisattvas In their first level of progress. The Common Doctrine or 
Apparent Doctrine refers to the teachings used collectively to reach all three levels of sentient beings 
Hiph, Intermediate, and Low. 


DCCLXI Thiên Thai Trí Khải: Trien T'ai Chỉh-I 

1) Bảy Loại Nhị Đế—Seven Kinds oƒ Two Truths 

Theo Thiên Thai Trí Khải Đại Sư, có bảy loại nhị đế: Thứ nhất, thực hữu là tục đế, diệt thực hữu là 
chân đế. Thứ nhì, huyễn hữu là tục đế, nhận biết huyễn hữu này thiếu chủ thể là chân đế. Thứ ba, 
huyễn hữu là tục đế, nhận biết huyễn hữu tức không, tức bất không là chân đế. Thứ tư, huyễn hữu là 
tục đế, nhận biết huyễn hữu tức không, tức bất không và rằng tất cả các pháp là không và bất không 
là chân đế. Thứ năm, huyễn hữu và sự đồng nhất của huyễn hữu với không tất cả gọi đều gọi là tục 
đế; và chẳng hữu chẳng không là chân đế. Thứ sáu, huyễn hữu và sự đồng nhất của huyễn hữu với 
không tất cả gọi đều gọi là tục đế; và chẳng hữu chẳng không, và rằng tất cả chân lý bao gồm trong 
chẳng hữu chẳng không là chân đế. Thứ bảy, huyễn hữu và sự đồng nhất của huyễn hữu với không tất 
cả gọi đều gọi là tục đế; và chân lý bao gồm hữu, bao gồm không, và bao gồm chẳng hữu chẳng 
không là chân đế——According to Tien Trai Great Master Chih-I, there are seven classifications of two 
truths: First, the mundane truth refers to real existence, and the real truth refers to the extinction of this 
"real existence". Second, the mundane truth refers to 1llusory existence, and the real truth refers to the 
1dentifying this 1llusory existence as empty of substantial Being. Third, the mundane truth refers to 
1llusory existence, and the real truth refers to the identifying this 1Ìlusory existence as both empty and 
not empty. Fourth, the mundane truth refers to 1llusory existence, and the real truth refers to the 
1dentity of 1llusory existence with both emptiness and non-emptiness; that all dharmas are both empty 
and not empty. Fifth, the mundane truth refers to both i1llusory existence and the identity of 1llusory 
existence with emptiness; and the real truth refers to "neither existence nor emptiness". Sixth, the 
mundane truth refers to both 1llusory existence and the identity of 1llusory existence with emptiness; 
and the real truth refers to "neither existence nor emptiness”; that all reality 1s included in "neither 
©xistence nor emptiness". Seventh, the mundane truth refers to both illusory existence and the identity 
of i1llusory existence with emptiness; and the real truth refers to the fact that "reality includes 
existence, includes emptiness, and includes neither existence nor empftiness". 


2221 


2) Thiên Thai Trí Khải: Bất Tư Nghì-Tư Nghì Sinh Diệt Tứ Giáo— Four Modes oƒ Teaching 

Bốn giáo pháp về bất tư nghì và tư nghì được định nghĩa bởi Thiên Thai Trí Khải Đại Sư: Thứ nhất là 
tư nghì sinh diệt, tương ưng với Tạng giáo. Bậc thứ nhất, nói về những lối hiểu biết thuộc khái niệm 
như sinh diệt, chỉ cho giáo lý căn bản về nhân quả, nhân lành đưa đến quả lành, nhân dữ đưa đến quả 
dữ. Trí Khải nói rằng giáo pháp này dùng để đối trị những tính điều của ngoại giáo về một đấng sáng 
thế, hoặc thượng đế, hoặc chủ trương pháp sinh khởi một cách tự nhiên, hoặc không hề có nhân. Đây 
là giáo thuyết nói về các hiện tượng sinh diệt, và không có điều gì lưu giữ được nguyên vẹn hình thái 
trong mỗi sát na kế tiếp. Thứ nhì là tư nghì bất sinh bất diệt, tương ưng với Thông giáo. Bậc thứ hai, 
gồm lối hiểu theo khái niệm như là "chẳng sinh chẳng diệt," tức Không. Chẳng có thứ gì gọi là sinh 
cũng chẳng có thứ gì gọi là diệt. Tất cả mười hai nhân duyên từ vô minh cho đến lão tử đều không có 
chủ tế. Trí Khải dẫn chứng một đoạn trong Kinh Kim Quang Minh: "Tướng vô minh là tướng thiếu chủ 
tể. Nó chỉ có mặt như một sự hội tụ của những ý niệm mê vọng liên quan đến sự sinh khởi từ nhân 
duyên." Thứ ba là bất tư nghì sinh diệt, tương ưng với Biệt giáo. Bậc thứ ba, giải thích về duyên khởi 
vượt trên lối hiểu khái niệm về sinh diệt, tức là Giả. Chỗ này khác với cái hiểu về thế giới hiện tượng 
hoặc giới nội ở bậc thứ nhất, và chỉ cho cảnh giới vượt trên vọng niệm hoặc giới ngoại, và là cảnh giới 
giới của chư Bồ Tát và chư Phật. Hành trạng của chư vị A La Hán, Bồ Tát, và Phật thì không như hành 
trạng của cõi luân hồi là kết quả của nghiệp báo trói buộc, nhưng mà là thanh tịnh và vô nhiễm. Nội 
dung của cảnh giới này không được ngài Trí Khải định nghĩa rõ ràng, có thể vì sự giới hạn của ngôn 
từ. Đây là cảnh giới của chư vị A La Hán và Duyên Giác, là những bậc đã phá được những mê vọng 
phàm tình, nhưng vẫn chưa đến được cõi Niết Bàn viên diệu của chư Bồ Tát và chư Phật. Trong giáo 
thuyết Tiểu thừa, một vị A La Hán đã diệt được tất cả vọng tưởng và trói buộc, nhưng theo Đại thừa 
thì vị ấy vẫn còn một chặng đường phải vượt qua trước khi đến được quả vị giác ngộ viên mãn như chư 
Phật. Thứ tư là bất tư nghì bất sinh bất diệt, tương ưng với Viên giáo. Bậc thứ tư, hiểu về nhân duyên 
vượt lên trên khái niệm, và chẳng sinh chẳng điệt chỉ cho tánh hội nhập của Lý và Sự. Giác tức Mê: 
đây là ý nghĩa Phật tánh như liễu nhân Bồ Đề. Nếu mê đồng với giác thì con người vốn sẵn có trí tuệ 
như trí tuệ Phật. Giải thoát tức nghiệp nhân: đây là ý nghĩa của Phật tánh như duyên nhân Bồ Đề. Nếu 
nghiệp nhân đồng với giải thoát từ nghiệp quả thì con người vốn có khả năng tu tập để chứng ngộ Bồ 
Đề. Pháp thân tức khổ: đây là ý nghĩa của chánh nhân Bồ Đề. Nếu khổ không có thực tánh nhưng chỉ 
là một phần của thực tại Không và Giả đồng thời, thì con người là Một với chân lý này, và hội nhập 
với pháp thân Phật. Như vậy, ở đỉnh cao Viên giáo, tam đạo (phiền não, nghiệp, và khổ) đồng với tam 
đức (bát nhã, giải thoát, và pháp thân). Cái hiểu rốt ráo về nhân duyên là cái hiểu vi điệu —The four 
modes of teaching, defined by the T”ien-T°ai Chih I Great Master: First, conditioned co-arising 
conceptually understood as arising and perishing, corresponding to the Tripitaka Teaching. The first 
level, which consists of conceptually understanding as "arising and perishing," refers to the basic 
teaching of the law of cause and effect in which good deeds lead to good effects, and evil deeds lead 
to evil effects. Chih-I says that this teaching supposedly counteracts the non-Buddhist beliefs in a 
creator/God, or that things arise spontaneously, or that there are no causes at all. It 1s the teaching that 
phenomena are constantly arising and perishing and that nothing remains the same from one 1nstant to 
the next. Second, conditioned co-arising conceptually understood as neither arising nor perishing, 
corresponding to the Shared Teaching. The second level, which consists of conceptually understanding 
as "neither arising nor perishing,” refers to the stand point of emptiness. There 1s nothing which either 
arises or perishes. All twelve links of conditioned co-arising, from 1gnorance to decay-and-death, are 
without subsfantial being. Chih I quotes the Suvarnaprabhasa Sutra: "The essential mark of Ignorance 
1s that of inherently lacking substantial Being. It has existence only as the confluence of deluded 
conceptualizations concerning that which conditionally arises." Third, conditioned co-arising as beyond 
conceptual understanding yet as arising and perishing, corresponding to the Distinct Teaching. The 
third level, which consists of interpreting dependent arising (pratiyasamutpada) as beyond conceptual 


2222 


understanding yet as arising and perishing, refers to the standpoint of convenfional existence. This 1s 
đifferent from the understanding of worldly phenomena at the first level, and refers to the realm which 
1s beyond delusions and 1s the level of the Bodhisattva's and Buddha's involvement in the world which 
1s beyond conceptual understanding. The activity and existence of Arhats, Bodhisattvas, and Buddhas 
1s not that of this samsaric world which involves karmic deeds and passionate attachments, but 1s pure 
and free of defilements such as delusions and passions. The content of this realm 1s not defined very 
well by Chih I, which may be excused by the fact that it 1s supposed to be "beyond conceptual 
understanding." The purpose which it plays in Chih-I's scheme 1s to define the attainment of the Arhat 
and pratyeka-buddha, who have transcended the ordinary realm of passions and delusions but have not 
attained the perfect nirvana of Bodhisattvas and Buddhas. In Hinayana teachings the Arhat 1s said to 
have severed all delusions and attachments, but for the Mahayana the Arhat still has a way to go 
before attaining the same perfect enlightnement of the Buddha. Fourth, conditioned co-arising as 
beyond conceptual understanding and as neither arising nor perishing, corresponding to the Perfect 
Teaching. The fourth level, which consists of understanding dependent arising (pratiyasamutpada) as 
beyond conceptual understanding and neither arising nor perishing, refers to the Integration of reality 
and phenomena appearances. Enlgihtenment 1s identical with passions: this 1s the meaning of Buddha- 
nature as the complete cause of Buddhahood. Ilf passions are fundamentally the same as 
enlightenmert, then one 1s already endowed with the wisdom of Buddhahood. Liberation 1s 1dentical 
with karmic deeds: this 1s the meaning of Buddha-nature as the conditional causes of Buddhahood. If 
karmic deeds are fundamentally the same as liberation from karmic effects, then one 1s capable of 
cultivating the practices necessary for realizing Buddhahood. The Dharma Body 1s identical with 
suffering: this 1s the meaning of Buddha-nature as the đirect cause of Buddhahood. If suffering has no 
substantial reality but 1s merely a part of reality which 1s simultaneously ampty and conventionally 
existent, then we are One with this reality and Iintegrated with the Dharma Body of the Buddha. Thus 
at this highest level of the Perfect Teaching, the threefold path of ignorance (passions, karmic deeds, 
and suffering) 1s identical to the three virtuous qualities (wisdom, liberation, and the Dharma Body) of 
the Buddha. The last understanding of conditioned co-arising 1s the one which 1s truly subile. 


3) Thiên Thai Trí Khải: Biện Thể— To Discern the Essence 0ƒ the Sutra 

Ngài Trí Khải lập ra năm tầng nghĩa huyền vi khi giải thích một bộ kinh: Thứ nhất, thích nghĩa rõ cái 
tên để của bộ kinh. Thứ nhì, biện luận thể chất của bộ kinh. Thứ ba, nói về tôn chỉ của bộ kinh. Thứ 
tư, nói về lực dụng của bộ kinh. Thứ năm, nói về giáo tướng của bộ kinh—Great Master Tien-T"ai 
Chi-I established five layers of mystic meaning when one explicates the text of a sutra: First, to 
explain the tifle of the sutra. Second, to discern the essence of the sutra. Third, to explain the guiding 
pnnciple of the sutra. Fourth, to explain the sutra`s powerful function. Fifth, to explain forms of the 
Buddhist teaching 1n the sutra. 


4) Thiên Thai Trí Khải: Bồ Đề Nhân Quả Thể Nghĩa Dụng— The Essence, Meaning and Function 
0ƒ Bodhi 
Theo Paul L. Swanson trong quyển Nến Tảng Triết Lý Tông Thiên Thai, Trí Khải Đại Sư so sánh nhân 
quả Bồ Đề trong giáo lý "hiện tại" của kinh Pháp Hoa với những giáo lý trong "quá khứ" qua ba thứ 
thể, nghĩa và dụng. Đối với nhân, thể Bồ Đề "dài lâu" trong giáo lý Pháp Hoa, và "ngắn ngủi" trong 
những giáo có trước; nghĩa Bồ Đề sâu rộng trong giáo lý Pháp Hoa, và chật hẹp trong những giáo lý 
thời trước; dụng Bồ Đề siêu việt trong giáo lý Pháp Hoa, và đơn giản trong những giáo lý thời trước. 
Quả Bồ Đề cũng được phân tích giống như vậy. Thêm vào đó, nhân quả Bồ Đề được mô tả như "thể 
sâu rộng", nghĩa thâm sâu và quả vị chứng đắc nổi bật (vị trường), và dụng siêu việt —According to 
Paul L. Swanson In the Foundation of Ten Trai Philosophy (p.126), Chih-IÏ compares the "present” 
teachings of the Lotus Sutra of those of the "past” in terms of the causes and effect of Buddhahood and 


2223 


1n ferms of essence, meaning and function. As for causes, the essence of Buddhahood 1s "long” in the 
Lotus Sutra, and "short" 1n the past teachings; the meaning of Buddhahood 1s vast in the Lotus Sutra 
and narrow in the past teachings; and the function of Buddhahood 1s superior in the Lotus Sutra and 
1nferior in the past teachings. The same analysis 1s made for the result of Buddhahood. In addition, with 
regard to cause and effect of Buddhahood, the teachings of the Lotus Sutra are described as vast In 
essence, deep meaning and eminernt 1n levels of attainment, and superIor 1n function. 


3) Thiên Thai Trí Khải: Chỉ Quán Tam Chủng— Three Types 0ƒ Contemplation and Samatha 

Theo tông Thiên Thai, tam quán thực sự chỉ cho cả hai "tam chỉ" và "tam quán". Sự phát triển khái 
niệm này của Thiên Thai Trí Khải Đại Sư được trình bày một cách yếu lược trong phẩm đầu nói về ý 
nghĩa của chỉ và quán trong tác phẩm Ma Ha Chỉ Quán. Trong đó Trí Khải luận về ba loại chỉ: thể 
chân chỉ, phương tiện tùy duyên chỉ, và tức nhị biên phân biệt chỉ. Thứ nhất là Thể Chân Chỉ. Đây là 
bước đi vượt qua chủ trương hiện thực, chấp nhận thực thể của thực tại khách quan, nhận thấy tánh 
không của vạn pháp, và sự thiếu vắng một chủ tế. Như Trí Khải nói: "Tất cả các pháp từ nhân duyên 
sinh. Sự vật từ duyên khởi là không và không có chủ tể... Vì hành giả biết do duyên khởi, hội tụ giả 
tạm, ảo hóa, và tánh không của vạn pháp, đây gọi là thể. Những ảo tưởng thuộc khái niệm đến chỗ 
tận cùng khi chứng ngộ tánh không, nên Không là tánh của chân lý. Vì vậy mà gọi là 'thể chân chỉ." 
Thứ nhì là Phương Tiện Tùy Duyên Chỉ. Điều này chỉ cho tư tưởng quán chiếu thực tại là sự giả hữu 
của vạn pháp đến từ nhân duyên. Trí Khải gọi đó là "không phi không". Tánh không của vạn hữu 
không có nghĩa rằng chẳng có gì cả. Sự có mặt giả tạm của vạn pháp như những thực tại tương nhập 
là chân thực. Trí Khải nói: "Nhị thừa chỉ nhận lấy Không như thể tánh của chân lý , vì thế nên không 
thấy cần phải nhìn vào 'phương tiện tùy duyên chỉ.' Chư Bồ Tát hiểu giả hữu, và đưa vào chỗ thực 
hành. Chư vị biết rằng không chẳng phải là không, vì vậy mà được gọi là phương tiện'. Hành giả phân 
biệt và chọn thuốc trị được bệnh, vì vậy mà được gọi là 'tùy duyên'. Tâm an trụ đối với thế tục đế nên 
gọi là 'chỉ." Thứ ba là Tức Nhị Biên Phân Biệt Chỉ. Điều này chỉ cho tư tưởng quán chiếu tánh đồng 
nhất của cả hai "cực đoan" Không và Giả. Sự phân chia và chấp trước một cách phiến diện vào Không 
hoặc vào Giả đều sai lầm. Hành giả phải nhận thấy rằng cả hai thứ Không và Giả, nếu hiểu đúng, chỉ 
cho cùng một thực tại, và thực tại đó thiếu tự tánh và đồng thời có mặt một cách giả tạm. Trí Khải nói: 
"Nếu cho rằng luân hồi thì nổi trôi và Niết Bàn là một vị thế thường tịch của giác ngộ, thì đây là cái 
thấy phiến diện của việc tu hành, không thuận hợp với Trung Đạo. Chính vào lúc này, nếu hành giả 
thấy được rằng thế tục không hẳn là thế tục, thì cái thấy cựu đoan về thế tục sẽ chấm dứt; nếu hành 
giả thấy được rằng phi thế tục hay tánh là giả hữu, thì cái thấy về cực đoan về Không sẽ chấm dứt. 
Đây gọi là 'tức nhị biên phân biệt chỉ."——According to the T”ien-T”ai sect, threefold contemplation 
actually refers to both threefold cessation and threefold contemplation. T'1len-T"ai Great Master Chih- 
Is mature development of this concept 1s succinctÏy presented in an early section of the Mo Ho Chih 
Kuan where he discusses the meaning of chih-kuan. In that chapter Chih I discusses three kinds of 
skillful cessation: cessation as 1nsight into the true essence of reality as empty of substantial Being; 
cessation as 1nsight into reality as expedient conventional existence which arises through conditions; 
and cessation as putting an end to both extremes of discriminatory conceptual categories. Flrst, 
cessation as Insight 1nto the true essence of reality. This cessation 1s the step of advancing beyond 
"naive realism,” wherein one accepts the substantial existence of objective reality, to realizing the 
emptiness of all things and the lack of any substantive Being. As Chih-[I says: "All đharma arise 
through conditions. Things which arise through conditlons co-arising are empty and without self- 
Being... Since one knows the conditioned co-arising, conventional confluence, 1llusory transformation, 
and empty nature of all things, this 1s called their essence. Conceptualized delusions come to an end 
upon realizing emptiness; therefore emptiness 1s the nature of true reality. Therefore this 1s called 
'Cessatlon as Insight into the essence of true reality'." Second, cessation as Insipht Iinto Expedient 
Conditions. This refers to the contemplation of an 1nsight into realifty as the conventional existence of 


2224 


all things which arise through condiioned co-arising, which Chih-I calls "the non-emptiness of 
emptiness". The emptiness of all things does not mean nothingness. Their conventional existence as 
1nterdependent entities 1s real. As Chih-I says: ”“Those of the two vehicles accept onÏy emptiness as the 
essence of true reality, so they do not consider as necessary the cessation of expediency or 1nsight into 
reality as conventional existence. Bodhisattvas understand conventional existence and should put 1t 
into practice. They know that emptiness 1s not empty, not nothingness, therefore this is called an 
'expedient means'. One discriminates and chooses medicine in accordance with the disease, therefore 
1t 1s called 1n accordance with conditions'. The mind 1s at rest with regard to the mundane truth, 
therefore 1t 1s called 'cessation'." 'Third, cessation as an end to both discriminatory extremes. This refers 
to the contemplation of an insight into the synonymous nature of both "extremes” of emptfiness and 
convenfional existence. A discriminatory and one-sided attachment to either concept of emptiness or 
convenftional existence 1s mistaken. One must realize that both "emptiness" and “conventional 
©exIstence," 1Ÿ correctly understood, refer to the same thing, and that reality 1s simultaneously empty of 
subsfantial Being and conventionally existent. As Chih-[I says: “To think that samsara flows and moves 
and that nirvana 1s a consfant and inactive maintenance of an awakened sfate 1s a one-sided view of 
practice and actfivity, and does not correspond to the Middle Path. Noe, 1ƒ one knows that the mundane 
1s not mundane, then the extreme view of the mundane 1s put to rest, and 1f one realizes the non- 
mundane or nature of conventional existence, then the extreme view of emptiness 1s put to rest. This 1s 


pL 


called 'cessation as an end to both extremes'. 


6) Thiên Thai Trí Khải: Chúng Sanh, Tâm, Phật Thị Tam Vô Sai Biệt— ''The Mind, the Buddha, 
and Sentient Beings Are Not Distinct" 

Ba loại sai biệt: tâm vô sai biệt, Phật vô sai biệt, và chúng sanh vô sai biệt. Ngoài tâm ra không có gì 
nữa; tâm, Phật và chúng sanh không sai khác. Đây là một giáo thuyết quan trọng trong Kinh Hoa 
Nghiêm. Tông Thiên Thai gọi đây là Tam Pháp Diệu. Thiên Thai trí Khải Đại Sư dẫn chứng kinh Hoa 
Nghiêm rằng "Tâm, Phật và chúng sanh vô sai biệt," và nhấn mạnh trên tánh đồng nhất của cả ba thực 
tại. Trí Khải không dùng bài kệ này để đưa ra chủ thuyết duy tâm. Thay vào đó, Đại Sư nhận định 
rằng tâm hoặc niệm là pháp dễ thấy nhất trong ba pháp, vì vậy hành giả nên chuyên chú vào phương 
pháp quán và thiển. Vì Phật, cảnh giới, chúng sinh, vân vân... đều là một pháp giới, tất cẩ đều gồm 
thâu trong nhất niệm. Chỗ này cũng được dẫn chứng từ kinh Hoa Nghiệm: "Nếu hành giả đưa tâm vào 
pháp giới như hư không, thì hành giả sẽ thấy biết cảnh giới của tất cả chư Phật."——The three that are 
wIthout essential difference (the three that are of the same nature): the nature of mind 1s the same 1n 
Buddhas, men, and all the living beings; the nature and enlightenment of all Buddhas 1s the same; and 
the nature and enlightenment of all living beings 1s the same. Outside the mind there 1s no other thing; 
mind, Buddha, and all the living, these three are not different. There 1s no đifferentiating among these 
three because all is miínd. All are of the same order. This 1s an important doctrine of the Hua-Yen 
sutra. The T”1en-T”ai called “The Mystery of the Three Things.” T”1en-T”ai Chih I Great Master quotes 
the Avatamsaka Sutra that "the mind, the Buddha, and sentient beings are not distinct,"” and emphas1zes 
the unity of the three. Chih I does not use this verse fo support a mind-only idealism. He propses 
1nstead that the mind, or one's thoughts, 1s the most accessible of the three dharmas, and thus should be 
the focus of one's contemplation and meditation. Since the Buddha, obJects, other sentient beings, and 
so forth, are all part of one reality, they are all included when one concentrates on one simple thought. 
Thịs 1s illustrated with another quote from the Avatamsaka Sutra: "If one đisports ones mind in the 
dharmadhatu as 1f in space, then one will know the objective realm of all Buddhas. " 


7) Thiên Thai Trí Khải: Điều Tức— Breath Control 
Kiểm soát theo dõi hơi thở hay "Điều Tức" ngụ ý tập điều ngự hơi thở theo một phương pháp đã được 
qui định. Các phương pháp thông thường nhất là đếm hơi thở, hoặc là đình chỉ, hoặc là giữ nó lại. 


2225 


Trong hai cách này thì cách thứ nhất là cách dễ dàng và an toàn nhất. Cách này vẫn được các thây 
Thiên để nghị và được nhiều hành giả tu tập một cách rộng rãi trong nhiều thế kỷ. Không giống như 
những loại khác, loại thiển định này có thể tu tập mà không cần phải tuyệt đối dựa vào sự hướng dẫn 
thường xuyên của một vị thây nếu hành giả thâm hiểu về những kỹ thuật thở và hiểu nguyên tắc căn 
bản của pháp môn tu tập Thiền định. Đại sư Trí Khải, Sơ Tổ khai sáng tông Thiên Thai ở Trung Hoa 
đã giải thích rất rõ ràng về "Số Tức và Tùy Tức" trong quyển sách nổi tiếng có nhan đề là "Lục Diệu 
Pháp Môn" hay sáu cửa đi vào giác ngộ—Restraint of breaths or "breathing exercise" alludes to the 
conditioning of one's breath through certain repeated manmipulations according to a predetermined 
scheme. The commonest methods are either counting the breath, or suppressing or holding 1t. Of these 
two approaches the first 1s perhaps the easiest and safest way; 1t has been highly recommended by 
many Buddhist masters, and widely practiced by most Buddhist meditators for centuries. Unlike the 
others, this type of meditationmay be practiced without absolute reliance on the constant guidance of 
the master 1f one has a good knowledge of breathing techniques and understands the basic principle of 
Dhyana practice. The great Master Chih-I, the founder of the T;ien-T"ai School of China, explained the 
"countng and following”" breathing exercises very clearly ¡in his celebrated book tiled "The Six 
Wondrous Entrances to Enlightenment” (Uu Miao Fa Men). 


8) Thiên Thai Trí Khải: Huyễn Hữu Không—Ïllusory Existence as Empty oƒ Substantial Being 
Theo Thiên Thai Trí Khải Đại Sư, nhị đế huyễn hữu không tương ứng với Phần Giáo với sự nhấn mạnh 
của nó về học thuyết Tánh Không. Kinh Đại Bát Nhã nói: "Sắc tức thị không, không tức thị sắc." Ở 
trình độ này, tục đế chỉ cho hiện thực và nhiều thứ hiện tượng không thể đong đo được, và chân đế chỉ 
cho hiện thực là chính nó, trống rỗng và không có thực thể—According to Trien Tai Great Master 
Chih-[, the understanding of the two truths in terms of the emptiness of mundane (Illusory existence as 
empty of substantial Being), 1llusory existence corresponds to the Shared Teaching with 1ts emphasis 
on the emptiness doctrine. It denies the substantial reality of individual dharmas and posits the 
emptiness of dharmas along with the emptiness of the self. Buddhahood 1s not attaned by 
extinguishing dharmas which have no substantial being to begin with, but by realizing their inherent 
emptiness. As the Pancavimsatisahasrika-prajnaparamita Sutra says, "Form 1s Identical to emptiness 
and emptiness 1s Identical to form.” At this level the mundane truth refers to reality as immeasurable 
and multifarious phenomena, and the real truth refers to reality as 1t truly 1s, empty of substantial 
Being. 


9) Thiên Thai Trí Khải: Huyễn Hữu Không Bất Không—lllusory Existence as Both Empty and Not 
Empty 

Theo Thiên Thai Trí Khải Đại Sư, loại nhị đế "chẳng hữu chẳng vô" trở nên một chút phức tạp. Ngài 
muốn nói tục đế huyễn hữu, nhưng nội dung của chân đế ngày càng tăng tính ngụy tạo. Trí tuệ quan 
trọng trong trình độ này sự giới thiệu hiện thực như trung lý. Đây là loại trí tuệ siêu việt những phương 
diện hiển hiện của nhị nguyên "hữu và vô" là trống rỗng, và pha trộn chúng với "Trung Đạo" dầu là 
hữu lậu hay vô lậu, dầu rằng tục đế hay chân đế—According to Tien Tai Great Master Chih-I, the 
classification of "1llusory existence as as both empty and not empty” becomes a bit complicated. He 
means the mundane truth is 1llusory existence, but the content of the real truth becomes 1ncreasingly 
sophisticated. The 1mportant Insight at this level 1s the introduction of reality as the "middle." This 1s an 
1nsight which goes beyond the apparently dualistic aspects of existence and non-existence, being and 
emptiness, with outflows and without outflows, or the mundane truth and the real truth, and 
1ncorporates them 1n a "Middle Path." 


2226 


10) Thiên Thai Trí Khải: Huyễn Hữu Không, Chân Lý Bất Hữu Bất Không— lllusory Existence as 

Empty 0ƒ SubstanHal Being, the Real Truth Refers to "Neither Existence Nor Empfiness " 
Theo Thiên Thai Trí Khải Đại Sư, huyễn hữu và sự đồng nhất của huyễn hữu với không tất cả gọi đều 
gọi là tục đế; và chẳng hữu chẳng không, và rằng tất cả chân lý bao gồm trong chẳng hữu chẳng 
không là chân đế. Đây là chỗ trực tiếp mở ra nhị đế vượt lên trên lối hiểu qua khái niệm phân biệt. 
Tuy nhiên nhị đế theo khái niệm được diễn tả là tương đồng và không nhị nguyên nhưng chỉ do miệng 
phân biệt mà thành chân tục——According to T1en Trai Great Master Chih-I, the mundane truth refers to 
both 1llusory existence and the identity of 1llusory existence with emptiness; and the real truth refers to 
"neither existence nor emptiness”; that all reality 1s included in "neither existence nor emptiness”. This 
1s the direct position of the two truths which are beyond conceptual understanding. Nevertheless the 
two truths are described conceptually as mutually identical, and non-dual yet two merely verbally 
discriminated into real and mundane. 


11) Thiên Thai Trí Khải: Huyễn Hữu Không, Chân Lý Hữu Không Cập Bất Hữu Bất Không— 
Hiusory Existence as Empty 0ƒ Substantial Being, the Real Truth Refers to "'Existehce or 
Emptiness, Neither Existence Nor Empfiness " 

Theo Thiên Thai Trí Khải Đại Sư, huyễn hữu và sự đồng nhất của huyễn hữu với không tất cả gọi đều 

gọi là tục đế; và chân lý bao gồm hữu, bao gồm không, và bao gồm chẳng hữu chẳng không là chân 

đế—According to Tien Trai Great Master Chih-I, the mundane truth refers to both illusory existence 
and the identity of. 1llusory existence with emptiness; and the real truth refers to the fact that "reality 
1ncludes existence, includes emptiness, and includes neither existence nor emptiness". 


12) Thiên Thai Trí Khải: Huyễn Hữu Không, Huyễn Hữu Bất Hữu Bất Không—lllusory Existence 
as Empty 0ƒ Substantial Being and Neither Existence Nor Emptiness 

Theo Thiên Thai Trí Khải Đại Sư, huyễn hữu và sự đồng nhất của huyễn hữu với không tất cả gọi đều 
gọi là tục đế; và chẳng hữu chẳng không là chân đế. Trình độ này được Trí Khải nói rõ ràng như là 
"nhị đế của những người đi từ Biệt Giáo đến Viên Giáo. Hành giả Biệt Giáo thừa nhận bất không là 
chân lý, nên phải dùng phương tiện duyên tu tâm thức để đạt được hiện thực này. Hành giả Viên Giáo 
trực nhận sự bất không của chân lý là chính nó khi nghe về chân lý bất không——According to T'ien Trai 
Great Master Chih-I, the mundane truth refers to both illusory existence and the identity of 1llusory 
©existence with emptiness; and the real truth refers to "neither existence nor emptiness". This level 1s 
explicitly referred to by Chih-I as "the two truths of those advancing from the Distinct to the Perfect 
Teaching. A person of the Distinct Teaching recognizes only non-emptiness' as reality, and must 
undertake conscilous practices to realize this reality. Those of the Perfect Teaching spontaneously 
realize the truth concerning all of reality, Just as 1t 1s, upon hearing of non-emptiness'`". 


13) Thiên Thai Trí Khải: Huyễn Hữu Vô Tự Tánh—lllusory Existence as Empty oƑ Substantial 
Being 
Theo Thiên Thai Trí Khải Đại Sư, huyễn hữu vô tương ứng với Biệt Giáo mà ngài đã diễn tả như là sự 
hiểu biết tục đế như là "sự không có tự tánh của huyễn hữu," và chân đế như là "chẳng có tự tánh 
cũng chẳng phải vô." Điều này tương ứng với sự thừa nhận sự hiện hữu bình thường, được nhấn mạnh 
trong Biệt Giáo như là chẳng có tự tánh mà cũng chẳng phải là đoạn kiến không Sự hiện hữu bình 
thường, được nhấn mạnh trong Biệt Giáo chẳng phải là hoàn toàn huyễn ảo trên sự tưởng tượng về 
lông rùa sừng thỏ, nhưng lại có hiện thực như là duyên khởi lên của vạn vật. Nếu hữu và vô được xem 
như nhị nguyên, thì nó là tục đế, và khi hữu và vô được nhìn như bất nhị nguyên thì nó lại tương ứng 
với chân đế—According to Tien Tai Great Master Chih-I, illusory existence as empty of subsfantial 
Being corresponds to those of the Distinct Teaching which 1s described by Chih-I as understanding the 
mundane truth as the "non-Being of illusory existence," and the real truth as "neither Being nor non- 


2227 


existence." This corresponds to a recogmition of conventional existence, emphasized in the Distinct 
Teaching, as neither substantial Being nor mihilistic nothingness. Conventional existence Distinct 
Teaching 1s not a complete illusion on the level of the imaginary horns of a rabbit or hair of a torfoise, 
but have reality as the condiioned co-arising of all things. lÝ existence and non-existence are 
perceived as dualistic, this 1s the mundane truth, and to perceive the non-duality of neither existence 
and non-existence corresponds to the real truth—See Bảy Loại Nhị Đế. 


14) Thiên Thai Trí Khải: Không Giả Trung—Emptiness-Borrowed Form-Middle 

Không Giả Trung là ba đế mà tông Thiên Thai đã dựng lên Hệ thống “Tam Quán” nầy dựa trên triết lý 
của ngài Long Thọ, người đã sống ở Đông Nam Ấn Độ vào thế kỷ thứ hai. Thứ nhất là Không. Không 
dĩ pháp nhất thiết pháp (không để phá cái hoặc kiến tư, nghĩa là phá tất cả các pháp quán sát cái tâm 
chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa, tức là không có thật). 'Không' còn là sự phá bỏ ảo tưởng 
của cảm quan và sự kiến tạo tri thức tối thượng (prajna). Tùng giả nhập Không có nghĩa là ở mức độ 
quán chiếu thứ nhất này, "giả hữu" chỉ cho tri kiến sai lầm về thế giới hiện tượng như thực hữu của 
phàm nhân, và "nhập không" có nghĩa là phủ nhận một chủ tể độc lập trong hiện tượng. Vì vậy, Trí 
Khải nói: "Khi hành giả thấy được Không, hành giả không những chỉ nhận biết Không mà còn biết 
được thực tánh của giả hữu nữa." Thứ nhì là Giả. Giả dĩ lập nhất thiết pháp (Giả dùng để phá các hoặc 
trần sa và để lập tất cả các pháp quán sát thấy cái tâm đó có đủ các pháp, các pháp đều do tâm mà 
có, tức là giả tạm, không bền, vô thường). 'Giả` là sự chấm dứt những lậu hoặc của trần thế và giải 
thoát khỏi các điều xấu. Tùng không nhập Giả, ở mức độ quán chiếu thứ nhì này, "giả hữu" chỉ cho 
một lối hiểu đúng và sự chấp nhận hiện tượng khách quan từ nhân duyên tương nhập sinh khởi. Không 
ở đây chỉ cho một sự trói buộc sai lầm vào chính khái niệm về Không, hoặc hiểu lầm Không là cái 
không của chủ nghĩa đoạn diệt. Trí Khải nói: "Nếu hành giả hiểu vào Không, hành giả hiểu rằng 
chẳng có 'không'. Vì vậy nên hành giả phải nhập vào' trong giả hữu. Hành giả nên biết rằng đường lối 
quán chiếu này được thuyết ra là để cứu chúng sinh, và nên biết rằng chân không phải chỉ là chân, mà 
là một phương tiện xuất hiện một cách giả tạm. Vì vậy mà nói là 'từ không'. Hành giả phân biệt thuốc 
tùy theo bệnh, không có sự phân biệt thuộc khái niệm. Vì vậy mà gọi là 'vào giả'." Thứ ba là Trung. 
Trung dĩ diệu nhất thiết pháp (Trung để phá cái hoặc vô minh và thấy được sự huyềễn diệu tất cả các 
pháp, quán sát thấy cái tâm chẳng phải không không, cũng chẳng phải giả tạm, vừa là không vừa là 
giả, tức là trung Đạo). “Trung' là sự phá bỏ ảo giác do vô minh mà ra và có được một đầu óc giác ngộ. 
Trung Đạo Đệ Nhất Nghĩa Quán, đây là mức độ quán chiếu cao nhất mà hành giả có thể tiếp nhận 
một cách đúng đắn và đồng thời giá trị của cả hai Không và Giả. Trí Khải Đại Sư nói: "Trước hết, 
quán chiếu và đạt trí huệ liên quan đến Không và Giả là không luân hồi tự tánh. Kế tiếp, quán chiếu 
và đạt trí huệ liên quan đến không không là không cả Niết Bàn. Như vậy, cả hai cực đoan đều phủ 
nhận. Đây gọi là quán hai mặt Không như phương tiện nhằm mục đích thấy được Trung Đạo... Pháp 
quán thứ nhất dùng Không, và pháp quán thứ hai dùng Giả. Đây là phương tiện tiếp nhận chân lý 
trong cả hai cực đoan, nhưng khi hành giả vào được Trung Đạo, cả hai chân lý soi sáng cùng lúc giống 
nhau." Tưởng cũng nên ghi nhận rằng hệ thống “Tam Quán" nầy dựa trên triết lý của ngài Long Thọ, 
người đã sống ở Đông Nam Ấn Độ vào thế kỷ thứ hai. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương 
Yếu Triết Học Phật Giáo, nếu bạn giả thuyết thật thể là một bản thể trường tổn là bạn hoàn toàn mê 
hoặc, thế nên tông Thiên Thai để ra ba chân lý hay tam đế. Theo tông nầy thì cả ba chân lý ấy là ba 
trong một, một trong ba. Nguyên lý thì là một, nhưng phương pháp diễn nhập lại là ba. Mỗi một trong 
ba đều có giá trị toàn diện—Three prongs established by the T”ien-T”ai sect. The system of threefold 
observation 1s based on the philosophy of Nagarjuna, who lived in south-eastern India about the second 
century A.D. First, Emptiness. Unreality, that things do not exist in reality. Sunya (universality) 
annihilates all relatives. The “Empty` mode destroys the 1llusion of sensuous perception and consfructs 
supreme knowledge (prajna). Entering emptiness from conventional existence, at this first level of 
contemplation, "conventional existence” refers to the ordinary, mistaken perception of phenomena as 


2228 


existing substantially and "entering emptiness" means to negate the existence of independent 
subsfantial Being ¡in these phenomena. Thus, as Chih-I says, "When one encounters emptiness, one 
perceives not only emptiness but also knows the true nature of conventional existence." Second, 
Borrowed form. Reality, things exist though 1n “derived” or “borrowed” form, consisting of elements 
which are permanent. Particularity establishes all relativities. The “Hypothetical" mode does away with 
the defilement of the world and establishes salvation from all evils. Entering conventional existence 
from emptiness, at this second level of contemplation, "conventional existence” refers to correct 
understanding and posiive acceptance of objective phenomena as ¡interdependently and 
conditionallyco-arisen. Emptiness here refers to a mistaken attachment to the concept of emptiness, or 
a misunderstanding of emptiness as merely a nihilistic nothingness. ÀAs Chih-I says, "If one understands 
(enters) emptiness, one undersfands that there 1s no 'emptiness'. Thus one must re-enter' conventfional 
existence. One should know that this contemplation 1s done for the sake of saving sentient beings, and 
know that true reality is not substantial (true) reality but an expedient means which appears 
convenfionally. Therefore 1t 1s called 'from emptiness'. One differentiates the medicine according to 
the disease without making conceptual discriminations. Therefore 1t 1s called 'entering conventional 
existence'." Third, Middle. The “middle” doctrine of the Madhyamaka School, which demes both 
pOoSifions 1n the 1nterests of he transcendenrfal, or absolute. The middle path transcends and unites all 
relativities. The “Medial" mode destroys hallucination arising from 1gnorance (avidya) and establishes 
the enlightened mind. The contemplation of the Middle Path of supreme meaning, this refers to the 
highest level of contemplation wherein one simultaneously and correctly perceives the validity of both 
emptiness and conventional existence. As Chih-I says: "First, to contemplate and attain Insipht 
concerning the emptiness of conventional existence 1s to empty samsara of substantial Being. Next, to 
contemplate and atfain insight concerning the emptiness of emptiness 1s to empty nirvana. Thus both 
extremes are negated. This 1s called the contemplation of two sides of emptiness as a way of expedient 
means in order to attain encounter with the Middle Path... The first contemplation utilizes emptiness, 
and the later contemplation utilizes conventional existence. This 1s an expedient means recognizing the 
reality of both in an extreme way, but when one enters the Middle Path, both of the two truths are 
1lluminated simultaneously and as identical and synonymous." It should be noted that the system of 
threefold observation 1s based on the philosophy of NagarJuna, who lived in south-eastern India about 
the second century A.D. According to Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, 
1F you suppose noumenon to be such an abiding substance, you will be misled altogether; therefore, the 
Tien-T”ai School sets forth the threefold truth. According to this school the three truths are three in 
one, one in three. The principle 1s one but the method of explanation 1s threefold. Each one of the three 
has the value of all. 


15) Thiên Thai Trí Khải: Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa— Fa Hua Hsuan Ï 

Pháp Hoa Huyền Nghĩa, tên một bộ luận sớ do ngài Thiên Thai Trí Khải Đại Sư đời Tùy giải thích về 
chính văn của Kinh Liên Hoa. Trong bộ luận này, ngài Trí Khải đã đưa ra sự tương hợp của Trung 
Luận với vô số đặc tình của chúng sinh trong các cảnh giới khác nhau. Đại sư Trí Khải chia ra làm 
mười cõi tương hội: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, người, trời, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát 
và Phật. Đây không phải là mười cảnh giới riêng biệt, nhưng là những tình huống trực nghiệm đối với 
một chân lý. Có thể được chính xác hơn khi nói về mười cõi như mười trạng huống thực nghiệm: 
Thuộc về địa ngục thì luôn khao khát; thuộc về cầm thú thì luôn tranh đoạt; người, trời, Thanh Văn, 
Duyên Giác, Bồ Tát và như Phật. Khi phải gánh chịu hậu quả không thể tránh được từ những ác 
nghiệp đã gay tạo, người này liền cảm nhận cõi địa ngục. Khi mù quáng chạy theo những sự hưởng 
thụ từ xương thịt máu huyết, người này đang thực nghiệm cõi của ngạ quỷ. Khi mù quáng bắt đuổi dục 
vọng, người này đang kinh nghiệm cõi cầm thú. Khi tranh danh đoạt lợi với đồng chủng, người này 
đang trải nghiệm cõi a tu la. Khi an hòa lắng nghe những nhạc khúc du dương, người này đang kinh 


2229 


nghiệm cõi trời. Khi lắng nghe lời Phật dạy, người này đang kinh nghiệm cõi Thanh Văn. Khi gieo 
trồng những hạt giống chân thật, người này đang kinh nghiệm cõi Bồ Tát. Khi trí huệ đi vào thể tánh 
của thực tại, người này đang thực chứng cõi Phật. Ngài Trí Khải khẳng định rằng các cảnh giới “đan 
bện vào nhau” và “có trong nhau” với nghĩa mỗi chúng sanh chứng nghiệm các cảnh giới này trong 
từng hành động—Name of commentaries and treatises on the Suddharmapundarika Sutra, which 
composed and explained by great master T”ien-T”ai Chih-I. In this book, Chih-I points out a further 
correspondence between the Mulamadhyamaka-karika and the multifarious characteristics of beings 1n 
the various realms of existence. Ch¡h-I divided the realms of existence 1nfo ten interpenetrating realms 
or destimes: hell, hungry ghost, asura, man, gods, srvaka, pratyekabuddha, bodhisattva, and Buddha. 
There are not ten separate distinct worlds, but rather experiences or states of existence 1n one reality. 
lt may be more accurate to refer to these ten “destinies” as ten states of experience: hellish, to be full 
of Insatiable appetite, brutish, combative, human, divine, sravaka-like, pratyekabuddha-like, 
Bodhisattva-like, and Buddha-like. When one suffers the Inevitable results of his or her misdeeds, one 
experiences the realm of hell. When one blindly follows sensual desires 1n a futile attempt to satIsfy 
fleshly appetites, one experiences the realm of the preta. When one blindly follows one”s passions, 
one experiences the realm of beasts. When one fights with one”s fellow human being, one experlences 
the combative realm of the asura. When one Joyfully listens to the music of Bach, one can experience 
the delightful realm of gods. When one hears the teaching ofthe Buddha, one experiences the realm of 
the sravaka. When one performs an altruistic deed, one experiences the realm of the bodhisattva. 
'When one has an insight into the true nature of reality, one experiences the realm of the Buddha. Chih- 
I claims that these realms are “'nterpenetrating” or “mutually inclusive” means that each sentient 
being experiences them all in accordance with 1ts actions. 


16) Thiên Thai Trí Khải: Ma Ha Chỉ Quán— Maka-shikan 

Chỉ Quán Huyền Văn hay Chỉ Quán Luận, bộ sách căn bản của tông Thiên Thai dạy về cách an dưỡng 
thân để tâm được trong sáng. Cũng được gọi là viên đốn chỉ quán, nghĩa là nhờ vào sự tập trung tinh 
thần mà ngưng bặt vọng niệm và đạt được chân trí tức thì (đây là phương pháp của tông Thiên Thai 
trong Kinh Pháp Hoa). Đây là một trong ba bộ sách lớn của Thiên Thai do đại sư Thiên Thai thuyết 
giảng và được đệ tử của ngài là Chương An ghi chép lại thành bộ—The foundation work on T”ien- 
T”aiˆs modified form of samadhi, rest of body for clearness of vision. It is also called the concenftration 
or mental state, in which 1s perceived, at one and the same time, the unity 1n the diversity and the 
diversity in the unity (a method ascribed by T”ien-T”ai to the Lotus Sutra). It 1s one of the three 
foundation works of the T”ien-T”ai School; was delivered by Chih-I to his disciple Chang-An who 
commifted 1t to writing. 


17) Thiên Thai Trí Khải: Năm Đặc Tính Căn Bản Của Định —Five Basic Characterisics 0ƒ 
Samadhi 
Trong thiên, định là sự hoàn toàn chú tâm vào một chủ để thiển quán. Tâm chuyên chú vào một cảnh 
mà không bị tán loạn. Tập trung tinh thần vào một đối tượng duy nhất do từ từ giảm bớt hoạt động tinh 
thần. Trong thiển, định là ý thức phi nhị nguyên, kết hợp được chủ thể và đối tượng của sự thể nghiệm; 
vì vậy chỉ còn có nội dung thể nghiệm mà thôi. Theo Thiên Thai Trí Giả Đại Sư trong "Chỉ Quán Đả 
Tọa", định có năm đặc tính căn bản. Đặc tính căn bản thứ nhất là trong "Định" tâm của hành giả chìm 
trong sự tập trung hoàn toàn vào đối tượng mà hành giả đang suy tưởng. Đó là một trạng thái dung 
hợp, hay hợp nhất giữa người suy tưởng và đối tượng được suy tưởng. Đặc tính căn bản thứ nhì là trong 
"Định" hành giả luôn luôn thể nghiệm một cảm giác an lạc mãnh liệt, vừa thể chất lẫn tinh thần. Sự an 
lạc này mạnh mẽ và sâu xa rất nhiều hơn bất cứ cảm khoái mà một người trung bình từng thể nghiệm. 
Nói một cách quả quyết, sự cảm khoái này lớn hơn nhiều lần so với bất cứ cảm khoái nào trong tình 
dục. Đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của "Định". Nó là giai đoạn an lạc, sáng tỏ, và 


2230 


vô niệm. Nếu hành giả thiếu mất giai đoạn này, thì cái "Định" của hành giả là bất toàn. Đặc tính căn 
bản thứ ba là trong "Định" hành giả nhất định thể nghiệm sự hiện diện của sự tỏa sáng thật rộng lớn. 
Đây không phải là một ảo tưởng có tính chất sáng tỏ, nhưng là phương diện minh bạch và sáng tổ của 
sự tỉnh thức trong chính tâm thức của hành giả, một kinh nghiệm hầu như không thể nào diễn tả được. 
Tất cả những gì mà mình có thể nói được là ngay chính vũ trụ hình như biến mất vào một khối lớn của 
sự trong suốt và sáng rỡ. Lân nữa, giai đoạn thứ ba là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của 
"Định". Nó là giai đoạn an lạc, sáng tỏ, và vô niệm. Nếu hành giả thiếu mất giai đoạn này, thì cái 
"Định" của hành giả là bất toàn. Đặc tính căn bản thứ tư là trong một trạng thái "Định" không còn 
niệm tưởng nào khởi lên trong tâm thức của hành giả, ngay cả một niệm về đối tượng vốn được hành 
giả suy tưởng cũng không. Đây là do bởi mỗi tư tưởng vốn là một tiến trình toàn vẹn, bao hàm các 
trạng thái sinh, trụ, dị, diệt; và cái tiến trình "tiêu diệt" này chính là điều mà thiển định nhắm vào chế 
ngự để đem tâm thức vào một trạng thái "vô niệm". "Vô niệm" của "Định" không phải là hôn trầm 
hay vô cảm; đó là trạng thái ổn định, một sự tỉnh thức sáng tỏ, không có bất cứ sự lưu chuyển nào của 
tư tưởng. Nói tóm lại, tư tưởng của con người là ý thức chuyển động trong khi "Định" là ý thức nghỉ 
ngơi. Đây cũng là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của "Định". Nó là giai đoạn an lạc, sáng 
tỏ, và vô niệm. Nếu hành giả thiếu mất giai đoạn này, thì cái "Định" của hành giả là bất toàn. Đặc 
tính căn bản thứ năm là trong "Định" là sự ngưng thở. Không có sự hoàn toàn đình chỉ của hơi thở, 
dòng chảy của tư tưởng sẽ chẳng bao giờ ngừng sự chuyển động bất tuyệt của nó. Một số thuật ngữ 
được dùng cho "Định", một trong những thuật ngữ này là "Chỉ Tức", chỉ ra một cách không sai lạc rằng 
"Định" là một trạng thái liên hệ với điểu kiện này. Nguyên nhân của hiện tượng thông thường và tự 
nhiên của "Định" được giải thích một cách minh bạch bởi Mật Tông trong lý thuyết về "Nguyên Tắc 
Tâm Khí Bất Nhị", theo đó mỗi tư tưởng cá nhân trở nên bởi một sự chuyển động đặc biệt của hơi thở. 
Nếu hơi thở được trấn tĩnh hay ngưng nghỉ, thì tâm lại cũng như vậy, và ngược lại—In Zen, samadhi is 
a non-dualistic state of consciousness in which the consciousness of the experiencing obJect becomes 
one with the experienced obJect, thus, 1s only experiential content. According to Great Master Tien 
Trai Chih-I in the Shikan-taza (Nothing But Precisely Sitting), there are five basic characteristics of 
Samadhi. The first basic characteristic 1s that in Samadhi the practitioner's mind 1s absorbed in perfect 
concentration on the object upon which he 1s meditating. It 1s a state of fusion, or unity, of the 
meditator and the object meditated upon. The second basic characteristic 1s that in Samadhi the 
practitioner always experiences an intensely blissful sensation, which both physical and psychic. The 
1ntensity and profundity of this blessfulness 1s far greater than any bliss which the average human 
being has ever experienced. Allegedly speaking, it 1s many times greater than any rapture known 1n 
the sexual experience. This 1s one of the most Iimportant stages in Samadhi. It is a stage of blissfulness, 
1llumination, and thoughtlessness. If Zen practitioners lack this stage, the Samadhi 1s incomplete. The 
third basic characteristic 1s that in Samadhi the practitioner Invariably experiences the presence of a 
great "illumination”. This 1s not a vision of a luminous nature, but the clear and bright aspect of the 
awareness of his own consciousness, an experience almost Impossible to describe. All one can say 1s 
that the very universe 1tself seems to vanish into one great whole of transparency and light. Again, the 
third stage 1s one of the most important stages in Samadhi; 1t 1s a stage of blissfulness, 1llumination, and 
thoughtlessness. If Zen practiioners lack this stage, the Samadhi 1s incomplete. The fourth basic 
characteristic of Samadhi is that in an advanced stage of Samadhi no thought arises 1n the practitioner's 
mind, not even a thought of the obJect originally meditated upon. This 1s because every thought 1s a 
complete process, confaining the stage Of arising, subsisting, and dissipating; and this "perishable” 
pTocess 1s the very thing that meditation aims to subJugate 1n order to bring the mind to a state of "no 
thought". This "thoughtlessness" of Samadhi 1s not torpidity or Insensibility; it is a sfabilized, 
1lluminated awareness, devoid of any thought-in-motion. In short, human thought 1s awareness 1n 
mofion, while Samadhi 1s awareness at rest. This 1s also one of the most Important stages in Samadhi; it 
1s a stage of blissfulness, 1llumination, and thoughtlessness. If Zen practtioners lack this stage, the 


2231 


Samadhi 1s incomplete. The fifth basic characteristic of Samadhi is the stoppage of breath. Without a 
complete cessation of breathing, the progressive thought-flow wilÏ never cease 1fs perpetual motion. A 
number of different terms have been used to designate Samadhi, one of them being ”stopping the 
breath" (Chih shi), which unmistakably points to the fact that Samadhi 1s a state related to this 
condition. The reason for this common and very natural phenomenon of Samadhi 1s clearly expounded 
by Tantrism In 1ts theory of the "Principle of the Identicalness of Mind and Breathing (prana)," 
according to which every individual thought 1s brought into play by a particular "Breathing-in-action." 
If the breathing 1s pacified or halted, so 1s the mind, and vice versa. 


18) Thiên Thai Trí Khải: Ngũ Hối— Five Stages 0ƒ Penitential Service in T'ien-T"ai 

Ngũ Hối của tông Thiên Thai bao gồm: Thứ nhất là Sám Hối: Phát lồ sám hối tội lỗi đã qua để ngăn 
ngừa tái phạm. 7h nhì là Khuyến Thỉnh: Khuyến thỉnh thập phương chư Phật chuyển pháp luân. 7hứ 
ba là Tùy Hỷ: Tùy hỷ thiện tác hay đối với mọi thiện căn đều hoan hỷ tán thán. 7 :⁄ là Hồi Hướng: 
Hồi hướng công đức hay đem tất cả thiện căn sở tu hướng vào chúng sanh và Phật đạo. Thứ năm là 
Phát Nguyện: Thệ nguyện thành Phật bằng cách làm tất cả các hạnh lành, tránh tất cả các việc ác, 
thanh tịnh tâm ý và hồi hướng công đức hay phát nguyện tu trì tứ hoằng thệ nguyện. Hành giả tu Thiển 
nên luôn nhớ rằng chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay, do nơi chấp ngã quá nặng nên bị vô minh hành xử, 
thân, khẩu, ý vì thế mà tạo ra vô lượng nghiệp nhân, thậm chí đến các việc nghịch ân bội nghĩa đối 
với cha mẹ, Tam Bảo, vân vân chúng ta cũng không từ. Ngày nay giác ngộ, ắt phải sanh lòng hỗ thẹn 
ăn năn bằng cách đem ba nghiệp thân khẩu ý ấy mà chí thành sám hối. Hành giả tu Thiển nên luôn 
nhớ rằng trong kiếp luân hồi, mọi loài hằng đổi thay làm quyến thuộc lẫn nhau. Thế mà ta vì mê mờ 
lầm lạc, từ kiếp vô thỉ đến nay, do tâm chấp ngã muốn lợi mình nên làm tổn hại chúng sanh, tạo ra vô 
lượng vô biên ác nghiệp. Thậm chí đến chư Phật, Thánh nhơn, vì tâm đại bi đã ra đời thuyết pháp cứu 
độ loài hữu tình, trong ấy có ta, mà đối với ngôi Tam Bảo ta lại sanh lòng vong ân hủy phá. Ngày nay 
giác ngộ, ta phải hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp chí thành sám hối. Đức Di Lặc Bồ Tát đã lên ngôi bất 
thối, vì muốn mau chứng quả Phật, mỗi ngày còn lễ sám sáu thời. Vậy ta phải đem thân nghiệp kính lễ 
Tam Bảo, khẩu nghiệp tỏ bày tội lỗi cầu được tiêu trừ, ý nghiệp thành khẩn ăn năn thể không tái 
phạm. Đã sám hối, phải dứt hẳn tâm hạnh ác, không còn cho tiếp tục nữa, đi đến chỗ tâm và cảnh đều 
không, mới là chân sám hối. Lại phải phát nguyện, nguyện hưng long ngôi Tam Bảo, nguyện độ khắp 
chúng sanh để chuộc lại lỗi xưa và đền đáp bốn ân nặng (ân Tam Bảo, ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân 
thiện hữu tri thức, và ân chúng sanh). Có tâm sám hối như vậy tội chướng mới tiêu trừ, công đức ngày 
thêm lớn, và mới đi đến chỗ phước huệ lưỡng toàn. Dùng lòng sám hối như thế mà hành đạo, mới gọi 
là phát Bồ Đề tâm—The five stages in a penitential service in T°ien-T?ai Sect include: #zs/, Confess 
Of past sins and forbidding them for the future. Second, Appeal to the universal Buddhas to keep the 
law-wheel rolling. 7hzrd, ReJoicing over the good ¡n self and others. Fourih, Offering all one”s 
goodness to all the living and to the Buddha-way. #7h, Vow to become a Buddha by doïng all good 
deeds, avoiding all bad deeds, purifying the mind and bestowal of acquired merits or resolve to 
observe and practice the four universal vows (magnanimous vows). Zen practitioners should always 
remember that from Infinite eons, because we have been drowning deeply in the concept of “Self,” 
1gnorance has ruled and governed us. Thus, our body, speech, and mind have created Infinite karmas 
and even great transeøressions, such as being ungrateful and disloyal to our fathers, mothers, the Triple 
Jewels, etc, were not spared. Now that we are awakened, 1t 1s necessary to feel ashamed and be 
remorseful by using the same three karmas of body, speech, and mind to repent sincerely. Zen 
practitioners should always remember that in the endless cycle of Birth and Death, all sentient beings 
are at one tine or another related to one another. However, because of delusion and attachment to 
self, we have, for countless eons, harmed other sentient beings and created an Iimmense amount of evil 
karma. The Buddhas and the sages appear In this world out of compassion, to teach and liberate 
sentient beinsgs, of whom we are a part. Even so, we engender a mind of ingratitude and 


2232 


destructiveness toward the Triple Jewel (Buddha, Dharma, Sangha). Now that we know this, we should 
feel remorse and repent the three evil karmas. Even the Maitreya Bodhisattva, who has attained non- 
retrogression, sfill practices repentance six times a day, in order to achive Buddhahood swiftly. We 
should use our bodies to pay respect to the Triple Jewel, our mouth to confess our transgression and 
seek expiation, and our minds to repent sincerely and undertake not to repeat them. Once we have 
repented, we should put a complete stop to our evil mind and conduct, to the point where mind and 
objJects are empty. Only then will there be true repentance. We should also vow to foster the Triple 
Jewel, rescue and liberate all sentient beings, atone for our past transgressions, and repay the “for 
great debts,” which are the debt to the triple Jewel, the debt to our parenfs and teachers, the debt to our 
spiritual friends, and finally the debt we owe to all sentient beings. Through this repenfant mind, our 
past transgressions will disappear, our virtues will Increase with time, leading us to the stage of perfect 
merit and wisdom. Only when we practice with such a repenfant mind can we be said to have 
“developed the Bodhi Mind.” 


19) Thiên Thai Trí Khải: Nhị Chủng Lực— Two Kinds oƒ Power 

Hàng phàm phu nghiệp ác sâu dây, đầy đủ tất cả phiển não, dù có ít nhiều công đức tu hành, hoặc 
chướng vẫn chưa vơi, được trong muôn một. Cõi Cực Lạc rất trang nghiêm thanh tịnh, còn siêu việt 
hơn tam giới, thế thì hạng phàm phu làm sao được vãng sanh? Theo Trí Giả và Thiên Như Đại Sư 
trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có hai loại lực. Thứ nhất là Tự Lực. Về tự lực, hàng cụ 
phược phàm phu ở thế giới nây tuy có đôi chút tu hành, thật ra chưa có thể sanh về Tịnh Độ và chưa 
xứng đáng được ở Tịnh Độ. Kinh Anh Lạc nói: “Từ địa vị cụ phược phàm phu chưa biết Tam Bảo và 
nhân quả thiện ác, trước tiên mới phát tâm Bồ Đề phải lấy tín làm gốc, đến khi vào đạo Phật lại lấy 
giới làm nên tảng. Hạng phàm phu nầy khi mới thọ Bồ Tát giới, nếu mỗi đời cứ tiếp tục giữ giới như 
thế không cho khuyết phạm, trải qua ba kiếp mới đến địa vị sơ phát tâm trụ. Lại cứ như thế mà tu thập 
tín, thập ba la mật cùng vô lượng hạnh nguyện, nối nhau không gián đoạn, mãn một vạn kiếp mới đến 
ngôi đệ lục Chánh Tâm trụ. Khi tiến lên đệ thất Bất Thối trụ tức là đã vào chủng tánh vị, nhưng địa vị 
nầy cũng chưa được sanh về Tịnh Độ. Thứ nhì là Tha Lực. Về tha lực, nếu kẻ nào tin nơi nguyện lực 
đại bi nhiếp lấy chúng sanh niệm Phật của Đức Phật A Di Đà, rồi phát lòng Bồ Đề tu môn Niệm Phật 
Tam Muội, chán thân hữu lậu trong ba cõi, thực hành bố thí, trì giới, cùng các phước nghiệp, mỗi hạnh 
đều hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc thì cơ cảm hợp nhau, nương nhờ Phật lực liền được 
vãng sanh—Ordinary people are entirely enmeshed In heavy evil karma and are full of all kinds of 
afflictions. Even though they may have some virtues as a result of cultivation, they find 1t difficult to 
sever even a fraction of their defilements and hindrances. The Land of Ultimate Bliss, on the other 
hand, is extremely purely adorned, transcending the Triple Realm. How can such depraved common 
mortals hope to be reborn there? According to Masters Chih-[I and T”1en-Ju in the Pure Land Buddhism, 
there are two kinds of power. First, self-power. As far as self-power 1s concerned, while the ordinary 
beings of this world, totally bound by therr attachments and afflictions, may have some level of 
cultivation, 1n reality, they still cannot be reborn In the Pure Land nor deserve to reside there. The 
Peace and Bliss Collections states: “Those who first develop the Bodhi Mind, starting from the level of 
completely fettered ordinary people 1gnorant of the Three Treasures and the Law of cause and Effect, 
should base themselves I1nitially on faith. Next, when they have embarked upon the Bodhi path, the 
precepts should serve as their foundation. Ifthese ordinary people accept the Bodhisattva precepts and 
confinue to uphold them unfailingly and without 1nterruption for three kalpas, they wIll reach the Eirst 
Abode of Bodhisattvahood. If they pursue therr cultivation 1n this manner through the Ten Paramifas as 
well as countless vows and practices, one after another without interruption, at the end of ten thousand 
kalpas they will reach the Sixth Abode of Bodhisattvahood. Should they continue still further, they wIll 
reach the Seventh Abode or Non-Retrogression. They will then have entered the stage of the “Seed of 
Buddhahood,` 1.e., they are assured of eventual Buddhahood. However, even then, they still cannot 


2233 


achieve rebirth in the Pure Land. Second, other-power. With regard to other-power, 1ƒ anyone believes 
1n the power of Amitabha Buddha”s compassionate vow to rescue sentient beings and then develops 
the Bodhi-Mind, cultivates the Buddha Remembrance (Recitaton) Samadhi, grows weary of his 
temporal, impure body in the Triple Realm, practices charity, upholds the precepts and performs other 
meritorious deeds, dedicating all the merits and virtues to rebirth in the Western Pure Land, his 
asprrations and the Buddha”s response wIll be in accord. Relying thus on the Buddhaˆs power, he will 
1mmediately achieve rebirth. 


20) Thiên Thai Trí Khải: Những Đứa Trẻ Mù Con Nhà Giàu Ngồi Trong Kho Báu— Blind Children 
0ƒ Rich Famnly Siting in a Storehouse 0ƒ Treasures 

Trí Khải , còn gọi là Trí Giả hay Thiên Thai Đại Sư (538-597). Tùy Dạng Đế, bấy giờ làm Tổng Quản 
đất Dương Châu, phong cho đại sư tước hiệu là Trí Giả. Bởi sự nổi bật về nhân cách và sự thâm trầm 
về sở học của mình, ông đạt địa vị cao nhất trong tất cả những học giả Phật giáo Trung Hoa đương 
thời. Về khả năng tổ chức học thuyết Phật giáo và dạy dỗ những người học Phật, chưa ai sánh ngang 
bằng ông nổi. Sự kiện toàn của tông Thiên Thai là do ở ông, và vì vậy ông được xưng tụng như là tổ 
thứ nhất của tông nầy, dù thực sự ông chỉ là vị Tổ thứ tư trong thể hệ giáo học của học thuyết Thiên 
Thai. Một trong những lời nhắc nhở đáng ghi nhớ của Thiền sư Trí Khải là: "Những phầm nhân trong 
tù hãm của vô minh đều không có ý thức và tri thức. Họ giống như những đứa trẻ mù con nhà giầu 
ngồi trong kho báu. Chúng chẳng thấy được các báu vật, và trong lúc mò mẫm đi lại, chúng vấp ngay 
vào và bị thương tích gây ra bởi những báu vật."—Chih-I, founder of the T”ien-T”ai school. The 
Emperor Sui Yang-TI, who was then the Governor-General of Yang-Chou, gave him the title of “Chịh- 
Chê,` a Man of Great Wisdom. As regard the superiority of his personal character and the depth of his 
learning, he stands high above all the rest of the Buddhist scholars of China. In his power of 
orgainzation of Buddhist doctrine of training of Buddhist studenfs, no one w1ÌÌ ever measure up to him. 
The final completion of the T”ien-T”ai School 1s due to him, and, therefore, he 1s honored as the first 
patriarch of the school, though he was actually the fourth patriarch in the lineage of learning of the 
T1en-T”ai doctrine. One of Zen Master Chih-I's reminders which 1s worth to keep in mind: "Ordinary 
people caught in bondage are unaware and do not know, like blind children of rịch family sitting 1n a 
storehouse of treasures without seeing any of them, just bumping 1nto them when they move and thus 
being wounded by the treasures." 


21) Thiên Thai Trí Khải: Sinh Diệt Tứ Đế— The Four Noble Truths As Arising and Ceasing 

Đây là sự nhấn mạnh đến dòng tuôn chảy không ngừng của thế giới hiện tượng. Vạn sự vạn vật tương 
sinh tương diệt trong màng lưới của nhân duyên. Từ cái thấy này, như Thiên Thai Trí Khải Đại sư đã 
nói: "Khổ đi qua ba chặng đường, sinh, dị, và diệt; Tập cuống trôi theo bốn trạng thái ô nhiễm của 
tâm; Đạo chinh phục và giảm dần ô nhiễm; và Diệt dứt trừ cái Ngã để về với Vô Ngã." Trong những 
lời nói của Trí Khải, đây là cảnh biến dị. Đây cũng là cách chú giải câu kệ thứ nhất trong Trung Quán 
Luận: "Nhân duyên sở sinh pháp."—This is the standpoint that emphasizes the constant flux of 
phenomena. All things are constantly arising and Instantly perishing in an interdependent web of 
causes and conditions. From this point of view, as Ten Trai Great Master Chih-[I says, "Suffering 
consists of passing through the three stages of birth, change, and annihilation; the cause of suffering 
consists of flowing through the four defiled mental states, the path consists of conquering and 
eliminating the defilements, and extinction consists of extinguishing Being and returning to non- 
Being." In Chih-['s words, this 1s the realm of change. This 1s the view point expressed in the first 
phrase of the Mulamadhyamakakarika verse: "All things which arise through conditioned co-arising." 


2234 


22) Thiên Thai Trí Khải: Thiền Môn Đạt Giả Tuy Bất Xuất Thế, Hữu Danh Ư Thời Giả— Adepts in 

Zen But Not Appearing in the World, Though Well-Known At the Time 
Trí Khải (538-597), còn gọi là Trí Giả hay Thiên Thai Đại Sư. Tên thật của ông là Trần Đức An, sanh 
năm 538 và thị tịch năm 597 sau Tây Lịch. Quê ông ở Dĩnh Xuyên thuộc An Hội, làm tiểu năm 7 tuổi, 
và thọ cụ túc giới năm 20 tuổi. Thoạt tiên ông làm đệ tử ngài Huệ Tư, và được dạy riêng về pháp tu 
quán của Kinh Pháp Hoa. Đến năm 575, tức vào khoảng tuổi 38, ông cùng đệ tử đến núi Thiên Thai 
và sáng lập ra tông phái Thiên Thai nổi tiếng, giáo thuyết của tông phái nầy dựa trên Kinh Pháp Hoa. 
Tại đây ông gặp một kỳ túc, Định Quang, đã đến đây khoảng 40 năm về trước. Vị nầy tiếp nhận Trí 
Khải và dạy cho ông tất cả những ngành học thuật của Phật giáo. Trí Khải cư ngụ trên núi nầy suốt 
chín năm và thiết lập ở đây một đại Tăng viện gọi là Quốc Thanh Tự. Ông thường được tôn hiệu là 
Thiên Thai Đại Sư. Truyền Đăng Lục gán cho ngài Trí Khải dưới danh mục “Thiền môn đạt giả tuy 
bất xuất thế, hữu danh ư thời giả” nghĩa là những người đã đạt ngộ ở cửa Thiền tuy chẳng xuất thế 
nhưng có danh tiếng đương thời. Các môn đồ phái Thiên Thai phản đối việc nầy, nhưng theo Thiển sư 
D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập I, thì quan niệm của Truyền Đăng Lục là hợp lý, vì lẽ nếu bỏ phần 
huyền đàm luận diệu thì tông Thiên Thai là một dòng khác của đạo Thiền, một dòng phát triển độc 
lập với Thiền của Tổ Sư Đạt Ma, nhưng nếu khéo phát huy một cách thực tiễn hơn chắc chắn sẽ qui 
thúc ở Thiển như dưới hình thức hiện có. Rất tiếc, khía cạnh huyền học được khai thác một cách quá 
đáng, lấn qua phần thực tiễn nên các đạo sĩ Thiên Thai luôn luôn gây chiến với Thiền, nhất là với 
cánh Thiển cực tả thường cương quyết tố cáo cố tật của các ngài thích hý luận biện giải theo từ 
chương, hay khảo kinh điển. Tuy nhiên, dầu sao Thiên Thai cũng là một biến thể của Thiển, và chư Tổ 
khai sáng ra tông ấy có thể xứng đáng xếp vào hàng Thiên sư, mặc dầu các ngài không cùng pháp hệ 
với Thạch Đầu, Dược Sơn, Mã Tổ, và Lâm Tế, vân vân—Chih-I, founder of the T?ien-T?ai school. His 
real name was Ch"ên-Te-An. He was born around 538 A.D. and died around 597 A.D. at sixty years of 
age. He was a nafive of Ying-Ch"uan in An-HuIi, became a neophyte at seven, was fully ordained at 
20. At first, he was a follower of Hui-Su,and received special Instruction 1n the meditation of the Lotus. 
In 575, at the age of 38, he and his pupils went to the T”ien-T”ai mounfain in Chekiang, where he 
founded his famous school on the Lotus Sutra as containing the complete gospel of the Buddha. Here 
he found an old scholar, Ting-Kuang who had come there some forty years ago. He welcomed Chi-I 
and gave Instructions in all branches of Buddhist learning. Chih-[ lived on the mountain for nine years 
and built the great monastery called Kuo-Ching. He was greatly honored by the name “Great Master 
of T”ien-T”ai.` The Transmissions of the Lamp mentioned him as “Adepts in Zen but not appearing 1n 
the world, though well-known at the time.” This applies to some monk who does not occupy any 
recognized position in an officially registered monastery. The T”ien-T”ai followers obJect to see their 
Father Chi-I mentioned in the Transmissions of the Lamp as “Adepts in Zen but not appearing In the 
world, though well-known at the time.” But according to Zen master D.T. Suzuki in the Essays in Zen 
Buddhism, Book I, the point of view from the Transmissions of the Lamp 1s Justifiable for the reason 
that the T”1en-T”a1 except 1ts metaphysics, 1s another current of Zen started independently of the line of 
Bodhidharma, and 1f this were allowed to take a more practical course of development 1t should surely 
have resulted in Zen as we have 1t now. But 1ts metaphysical side came to be emphasized at the 
expense of the practical, and for this reason the T”ien-T”a1 philosophers were ever at war with the Zen, 
especially with the ultra-left wing, which was inflexIble in denouncing an appeal to ratiocination and 
literary discoursing and sutra-learning. T”ien-T”a1 1s a varlation of Zen and 1ts first promulgators may 
Justly be classed as Zen masters, though not of the pedigree to which belong Shih-T”ou, Yueh-Shan, 
Ma-Tsu, and Lin-Chi, etc. 


2235 


23) Thiên Thai Trí Khải: Thực Hữu Và Diệt Thực Hữu— Real Existence and Extinction oƒ Real 
Existence 

Theo Thiên Thai Trí Khải Đại Sư, nhị đế như thực hữu tương ứng với Tạng Giáo, chỉ cho lối giải thích 
tất cả các ấm, giới, nhập là thực pháp. Nói cách khác, nó tương ứng với giáo thuyết Tiểu thừa về thực 
hữu của từng pháp một, đối lại với giáo thuyết Đại thừa về tánh không của chư pháp. Ở trình độ này, 
chân đế tương ứng với việc triệt tiêu cái thực hữu của thế gian này để đạt được Phật quả cứu cánh tịch 
diệt—According to Tien Tai Great Master Chih-[, the two truths as “real existence” corresponds to the 
Tripitaka Teaching that all senses, sense organs, and their obJects are truly real. In other words, 1t 
corresponds to the Hinayana teaching of the reality or substantiality of individual dharmas, in contrast 
to the Mahayana teaching of the emptiness of dharmas. At this level, the real truth corresponds to 
extinguishing this mundane realm of "real đharmas' to attain the Buddhahood of ultimate extinction/ 


24) Thiên Thai Trí Khải: Tu Tập Và Chứng Ngộ— Cultivation and Attaiming Enlighternment 

Một hôm, Thiển sư Thiên Thai Trí Khải thượng đường thị chúng, nói: “Tu có nghĩa là tập, chứng ngộ 
có nghĩa là đạt đến. Tu cũng có nghĩa là tập cái nhân, chứng ngộ có cũng có nghĩa là học cái quả.”— 
One day, Zen master Tiien Trai Chih-I entered the hall and addressed the assembly, saying, 
“Cultivation means practice, realization means attainment. Also, cultivation means practicing the 
cause, realization means learning the effect.” 


25) Thiên Thai Trí Khải: Tự Lực— Selƒ-Power 

Cố gắng đạt tới giác ngộ bằng chính khả năng tu tập của mình, chứ không lệ thuộc vào lòng từ bi của 
chư Phật và chư Bồ Tát. Giác ngộ bằng chính khả năng tu tập của mình, chứ không lệ thuộc vào lòng 
từ bi của chư Phật và chư Bổ Tát. Theo Trí Giả và Thiên Như Đại Sư trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc 
Vấn Luận, đây là một trong hai loại lực cho hàng phàm phu. Về tự lực, hàng cụ phược phàm phu ở thế 
giới nầy tuy có đôi chút tu hành, thật ra chưa có thể sanh về Tịnh Độ và chưa xứng đáng được ở Tịnh 
Độ. Kinh Anh Lạc nói: “Từ địa vị cụ phược phàm phu chưa biết Tam Bảo và nhân quả thiện ác, trước 
tiên mới phát tâm Bồ Đề phải lấy tín làm gốc, đến khi vào đạo Phật lại lấy giới làm nền tảng. Hạng 
phàm phu nầy khi mới thọ Bổ Tát giới, nếu mỗi đời cứ tiếp tục giữ giới như thế không cho khuyết 
phạm, trải qua ba kiếp mới đến địa vị sơ phát tâm trụ. Lại cứ như thế mà tu thập tín, thập ba la mật 
cùng vô lượng hạnh nguyện, nối nhau không gián đoạn, mãn một vạn kiếp mới đến ngôi đệ lục Chánh 
Tâm trụ. Khi tiến lên đệ thất Bất Thối trụ tức là đã vào chủng tánh vị, nhưng địa vị nầy cũng chưa 
được sanh về Tịnh Độ. Theo những nhánh Phật giáo khác, như thiền, tin vào khả năng thực hiện đại 
giác và đạt tới sự giải thoát bằng những nỗ lực của chính mình, tức là bằng sự thực hành thiển định 
thường xuyên. Đến một giai đoạn sâu hơn, thiển lại nhấn mạnh rằng tất cả các sự vật và các thực thể 
ngay từ đầu đã được phú cho bản tính Phật giống nhau. Theo quan điểm nầy, sự đối lập giữa tự lực và 
tha lực hiện lên như một thứ gì thuần túy giả tạo, không có giá trị vững vàng nữa. Nó chỉ là sự khác 
nhau trong cách thực hành tôn giáo. Rõ ràng tự lực luôn cần để hỗ trợ ngay cả cho những người tin vào 
tha lực. Thêm vào đó, "nỗ lực cá nhân" trong "tự lực" bao giờ cũng chỉ là sự biểu hiện của "sức mạnh 
người khác" trong chính bản thân mình. Hành giả tu Thiền phải nên luôn nhớ rằng mình thuộc tông 
phái của những người tu hành giải thoát bằng sức lực của chính mình — The attempt to attain 
enlightenment through one”s own efforts (one's own power or sfrength, merit, 1ntelligence, 
discrimination, or self-reliance) rather than by relying upon the compassion of the Buddhas and 
Bodhisattvas. One's own power, meri, ¡intellipgence, discrimination. The attempt( to attain 
enlightenment through one”s own efforts rather than by relying upon the compassion of the Buddhas 
and Bodhisattvas. According to Masters Chih-I and T”ien-Ju in the Pure Land Buddhism, this 1s one of 
the two kinds of power for ordinary people. As far as self-power 1s concerned, while the ordinary 
beings of this world, totally bound by therr attachments and afflictions, may have some level of 
cultivation, 1n reality, they sutill cannot be reborn in the Pure Land nor deserve to reside there. The 


2236 


Peace and Bliss Collections states: “Those who first develop the Bodhi Mind, starting from the level of 
completely fettered ordinary people 1gnorant of the Three Treasures and the Law of cause and Effect, 
should base themselves Initially on faith. Next, when they have embarked upon the Bodhi path, the 
precepts should serve as their foundation. Ifthese ordinary people accept the Bodhisattva precepts and 
confinue to uphold them unfailingly and without Interruption for three kalpas, they wi1ll reach the First 
Abode of Bodhisattvahood. If they pursue therr cultivation in this manner through the Ten Paramiftas as 
well as countless vows and practices, one after another without 1nterruption, at the end of ten thousand 
kalpas they will reach the Sixth Abode of Bodhisattvahood. Should they continue still further, they will 
reach the Seventh Abode or Non-Retrogression. They will then have entered the stage of the “Seed of 
Buddhahood,` 1.e., they are assured of eventual Buddhahood. However, even then, they still cannot 
achieve rebirth in the Pure Land. Other Buddhist schools of Buddhism, such as Zen, place the emphasis 
on the ability to actualize enlightenment and achieve liberation through one's own efforts, 1.e., through 
meditative training. Ôn a deeper level, as 1s stressed in Zen, every sentient being and thing from the 
very beginning 1s endowed with Buddha-nature. From this point of view, the opposifion of "self-power” 
and "other power” must be regarded as an artificial one, which, though indicating a differing emphasis 
1n religious practice, 1s ultimately not valid. Obviously, "self power” 1s always needed (necessary) in 
order to open oneself to the liberating power of supposed "other power”. In addition, the practitloner s 
"own effort” on a "self power" path 1s nothing other than a manifestation of the "power of the other.” 
Zen practitioners should always remember that we belong to those who seek salvation by works, or by 
therr own strength. 


26) Thiên Thai Trí Khải: Vô Lượng Tứ Đế— The Four Noble Truths As Immeasurable 

Tứ đế do Đại Sư Thiên Thai trí Khải lập ra cho hàng Bồ Tát tu tập cứu độ chúng sanh. Một vị Bồ Tát 
phải thấy cuộc sống của chúng sanh chứa đầy đau khổ, những khổ đau đó đều có nguyên nhân, 
nguyên nhân của những khổ đau nây có thể bị hủy diệt bằng con đường diệt khổ. Đây là sự nhấn 
mạnh đến chỗ tất cả là không có chủ tể, nhưng vẫn có muôn hình tướng giả hiện, như Thiên Thai Trí 
Khải Đại sư đã nói trong một cõi cảnh mà có vô lượng khổ não như cõi người, thì biết làm sao mà tính 
kể cho hết những khổ não này trong các cảnh giới khác từ địa ngục lên đến cõi Phật. Có vô lượng khổ 
đau thì có vô lượng nhân gây tạo gồm "tham, sân, si, và những ô nhiễm từ thân, khẩu, và ý." Vì thế 
cho nên đường Đạo cũng muôn mặt, hoặc là những phân tích của giới khoa bảng, hoặc trí tuệ huyển 
vi, hoặc phương tiện vụng về hay thiện xảo, những đoạn đường quanh co hay bằng phẳng, dài hay 
ngắn, quyền giáo hay viên giáo. Sau cùng, có vô lượng hình tướng hoại diệt vì có vô lượng ảo vọng và 
ô nhiễm. Thiên Thai Trí Khải Đại sư đã nói ngay rằng tất cả chỉ là từ "lối nói tương đối", và không hể 
có sự khác biệt bởi vì tất cả đều thiếu một chủ tể. Tuy nhiên, "không phải là sai hoặc lầm khi nói đến 
vô số hình tướng khác biệt này", bao lâu hành giả còn thấy được rằng đây chỉ là tạm nói mà thôi. Đây 
cũng là cách chú giải câu kệ thứ ba trong Trung Quán Luận: "Diệc vi thị giả danh."——T'ien T'aï's Four 
Truths (Immeasurable Four Truths) set up by Great Master Tien-T?ai Ch¡ih-I (538-597) for 
Bodhisattva-practitloners to save sentient beings. A Bodhisattva must be able to see sentient biengs' 
life consists entirely of suffering; suffering has causes; the causes of suffering can be extinguished; and 
there exists a way to extinguish the cause. This 1s the standpoint that emphasizes that, although all 
things lack substantial Being, there are immeasurable aspects to temporary convenfional existence. As 
Tien Tai Great Master Chih-I points out, there are immeasurable sufferings in only one realm of 
existence such as that of man, how much more so 1n all of the different realms of existence from hell to 
Buddha together. These Iimmeasurable sufferings have innumerable causes, including “"sreed, anger, 
Ipnorance, and the various defiled activities of mind, body, and speech." So also there must be 
innumerable features to the path, such as scholastic analysis, mystical 1nsight, clumsy and skillful 
means, ways which are crooked or straight, long or short, teachings which are provisional or complete. 
Finally, there are immeasurable features of extinction, because there are innumerable delusions and 


2237 


defilements to extinguish. Tien Trai Great Master Chih-I ¡1s quick to point out that all this 1s from the 
standpoint of "conventional speech,” and that ultimately there are no distinction because ultimately all 
are empty of substantial Being. Nevertheless, "1t 1s not a mistake nor a confusion to make these 
innumerable distinctions", as long as one realizes that one 1s speaking conventionally. This 1s the 
Viewpoint expressed 1n the thírd phrase of the Mulamadhyamakakarilka verse: "Again, 1t 1s a 
convenfional designation." 


DCCLXII Thiên Y Huệ Thông: Thanh Tòng Đảo Ảnh Thùy Ú Kính; Lục Trúc Hàn Thanh Loạn 
Giáp Lưu— T'ien-I-Hui-Tsung: The Pine-Trees Ever Green Cast Ther Shadows; a Green 
Bamboo Grove in Refreshing Rustle There Flows the Mountait Stream, Murmuring and 
Dancing 

Một hôm, thiển sư Thiên Y Huệ Thông thượng đường dạy chúng. Có một vị Tăng bước ra và hỏi về ý 

chỉ Tây lai của Tổ Sư, Sư trả lời: "Thanh tòng đảo ảnh thùy u kính (thông xanh ngả bóng soi đường 

vắng)." Thấy vị Tăng không hiểu nên Sư nói thêm: "Lục trúc hàn thanh loạn giáp lưu (trúc biếc thì 
thầm gợn suối rừng)." Vị Tăng bái tạ, nói: "Nhờ lời chỉ giáo của Hòa Thượng, kẻ học này không còn 
chút ngờ vực nào hơn." Sư lại khuyên vị Tăng: "Cứ thong thả, đừng vội!" Thiển sư Thiên Y Huệ 

Thông cũng là một thi sĩ, ngài đã mô tả con đường núi âm u uốn mình theo dòng suối róc rách; cũng 

như nhiều thiển viện khác, có lẽ thiển viện của ngài cũng nằm trong một vùng núi xa cư dân phố thị. 

Đây là trường hợp các thiển sư miêu tả một cách thơ mộng các hoàn cảnh hiện tiền. Thông thường các 

thiển sư cũng là thi sĩ. Hơn ai hết, lối nhìn của họ về thế gian và sự sống có tính cách bao dung và giàu 

tưởng tượng. Họ không phê bình, mà là trân trọng; họ không tách mình ra khỏi thiên nhiên, mà trầm 
mình vào trong đó. Vì vậy khi họ ca hát, cái 'ngã' của họ không ngạo nghễ trỗi lên; kỳ thật, nó xuất 
hiện giữa cái ngã khác xem như là một trong số đó, theo thói thường nó cũng bình đẳng với chúng và 
cùng hợp tác với chúng để hành sự. Nói như vậy tức là cái 'ngã' với họ đã trở thành một cọng cỏ khi 
họ đi dạo trong cánh đồng; nó trỗi lên như một trong những đỉnh núi ngút mây trời khi thiển sư đang ở 
giữa rặng núi cao; nó thì thầm như một dòng suối; nó gào thét trong một đại dương; nó dong đưa theo 
khóm trúc; nó nhảy vào giếng cổ và kêu ọp oạp như một con ếch dưới ánh trăng. Khi các thiển sư nói 
về dòng biến tượng thiên nhiên trong thế giới, hồn thơ của họ tựa hồ như đang lang thang giữa đó một 
cách tự do, bình thản và thành kính. Nói tóm lại, dầu cho đạo Thiển bị che dấu ở đây là gì đi nữa, đây 
há chẳng phải là một trong những giai thoại Thiền lạ lùng nhất, nhưng phải chăng có thể là Thiển 
được truyền đạt một cách xảo diệu ngay trong tính chất tầm thường này——One day, Zen master Tien- 
I-Hui-Tsung entered the hall and addressed the congregation. A monk stepped out and asked a 
queston concerning the patriarchal visit to which the masters reply was: "Hanging over a lone 
unfrequented path; the pine-trees, ever green, cast the1r shadows. The monk did not understand and the 
master added this: "“Through a green bamboo grove, in refreshing rustle, there flows the mounfain 
sfream, murmuring and dancing." The monk bowed him and said, "Following this 1nstruction oŸ yOurs, 
we shall all be freed from doubt." The master cautioned the monk, “Fake your time, dont be too 
premature.” Zen master T'ien-I-Hui-Tsung was also a Zen poet who describes a lonely mountain path 
which meanders along a purling stream; like so many others his monastery too must have been situated 
1n a mountainous đistrict far away from towns of habitation. This 1s the case where the immediate 
surroundings are poetically depicted. The masters are generally poets. More than anything else, thelr 
way Of viewing the world and life 1s synthetical and Imaginative. The do not criticize, they appreciate; 
they do not keep themselves away from nature, they are merged ïn 1t. Therefore, when they sing, their 

'ego' does not stand out prominently, 1t 1s rather seen among others as one of them, as naturally 

belonging to thetr order and doing their work In their co-partnership. That 1s to say, the 'ego' turns 1nfo a 

blade of grass when the poet walks in the field; 1t stands as one of the cloud-kissing peaks when he 1s 

among high mountaIns; 1t murmurs In a moun(ain stream; 1t roars 1n the ocean; 1t sways with the 
bamboo-grove; 1t Jumps into an old well and croaks as a frog under the moonlight. When the Zen 


2238 


masters take to the natural course of events 1n the world, their poetic spirit seems to roam among them 
freely, serenely, and worshippingly. In short, whatever Zen truth 1s concealed here, 1s 1t not the most 
astounding sfory, but 1s 1t possIble that Zen 1s cunningly conveyed 1n this triviality 1tself? 


DCCLXIII Thiên Y Nghĩa Hoài: T'ien-I Yi-Huai 
1)_ Áo Rách Lộ Da Xương, Nhà Sập Ngủ Thấy Sao!— When Clothes Tattered, Skin and Bones Show 
Through; When the House Collapses, Then Sleep Looking At the Sfars! 

Một vị Tăng nói: "Con mới đến đây, xin Hòa Thượng từ bi giảng Pháp." Thiên Y nói: "Chim hót trên 
rừng. Cá lội nước sâu." Một hôm, Thiền sư Thiên Y dạy chúng: "Những nạp y Tăng nào nói bi bô về 
chuyện này không thực chứng Pháp môn tuệ nhãn cao hơn đâu." Một vị Tăng bước tới và hỏi: "Thế 
nào là Pháp môn tuệ nhãn cao hơn?" Thiên Y nói: "Áo rách lộ da xương. Nhà sập ngủ thấy sao."——A 
monk said, "I have Just arrived here. I ask the master to expound the Dharma." T'ien-i said, “The birds 
call in the forests. The fish swim In the deep water." One day, Zen master T'ien-i addressed the monks, 
saying, "Patch-robed monks who prattle on about this dont realize the higher wisdom-eye Dharma 
gate." A monk once asked, "What 1s the highest wisdom-eye Dharma gate?” T'ien-i said, "When the 
clothes are tattered, skin and bones show through. When the house collapses, then sleep looking at the 
Sfars." 


2) Thiên Y Nghĩa Hoài: Bậc Tông Sư Phải Đoạt Trâu Của Kẻ Đi Cày, Cướp Thức Ăn Của Người 
Đói—A Disinguished Teacher Must Drive Away the Ox From the Plowman, Grab Away the 
Sfarving Man”s Food 

Một hôm, Thiển sư Thiên Y Nghĩa Hoài (993-1064) thượng đường dạy chúng: “Phàm là Tông Sư 

(Thầy trong Thiền tông) phải đọat trâu của kẻ đi cày, cướp thức ăn của người đói, gặp nghèo thì sang, 

gặp sang thì nghèo, đuổi trâu của người đi cày khiến cho lúa mạ tốt tươi. Cướp thức ăn của người đói 

khiến họ hằng dứt đói khát. Gặp nghèo thì sang nắm đất thành vàng, gặp sang thì nghèo biến vàng 
thành đất. Lão Tăng cũng chẳng đuổi trâu của người cày, cũng chẳng cướp thức ăn của người đói. Sao 
gọi là trâu của người cày, ta nào cần dùng. Thức ăn của người đói, ta nào muốn ăn. Ta cũng chẳng 
biến vàng thành đất. Sao vậy? Vì vàng là vàng, đất là đất, ngọc là ngọc, đá là đá. Tăng là Tăng, tục là 
tục. Trời đất xưa nay, nhật nguyệt xưa nay, núi sông xưa nay, con người xưa nay. Tuy nhiên như thế, 
đập nát cái cổng mê sẽ gặp Đức Đạt Ma——T'ien-i entered the hall and addressed the monks, saying: 

“A distinguished teacher of our sect said: “You must drive away the ox from the plowman, grab away 

the starving mans food, regard the mean as noble, and regard the noble as mean. If you drive the ox 

away, then the plowman" crop will be abundant. If you snatch away the food, then you will forever end 
the starving manˆs hunger and thirst. Taking the mean as noble, a handful of dirt becomes gold. Taking 
the noble as mean, you change gold into dirt.` But as for me, I don”t drive away the plowman's food. 

Why 1s that? Moreover, I don't turn a handful of dirt into gold, or gold into dit. And why 1s this? 

Because gold 1s gold; đirt 1s dirt; jade 1s Jade; stone 1s stone; a monk 1s a monk; and a layperson 1s 

layperson. Since antiquity there have existed heaven and earth, sun and moon, mountains and rIvers, 

people and their relatlonships. This being so, how many of the deluded can break through the San 

Mountain Pass and meet Bodhidharma?” 


3) Thiên Y Nghĩa Hoài: Chùn Hót Trên Rừng; Cá Lội Nước Sâu!— The Birds Call in the Foresfs; 
the Fish Swin in the Deep Water! 

Một vị Tăng nói: "Con mới đến đây, xin Hòa Thượng từ bi giảng Pháp." Thiền Sư Thiên Y Nghĩa Hoài 

(993-1064) nói: "Chim hót trên rừng. Cá lội nước sâu!"—A monk said, "I have just arrived here. I ask 

the master to expound the Dharma." 'Tien-i said, “The birds call in the forests. The fish swim 1n the 

deep water!” 


2239 


4) Thiên Y Nghĩa Hoài Gặp Gỡ Tuyết Đậu— T'ien-I Yi-Huai Encountered Hsueh-Tou 

Trong lần gặp gỡ đầu tiên, Tuyết Đậu hỏi: “Ngươi tên gì?” Thiên Y Nghĩa Hoài (993-1064) thưa: “Tên 
Nghĩa Hoài.” Tuyêt Đậu hỏi: “Sao chẳng đặt Hoài Nghĩa?” Sư thưa: “Đương thời đến được.” Tuyết 
Đậu lại hỏi: “Ai vì ngươi đặt tên?” Sư thưa: “Thọ giới đến giờ đã mười năm.” Tuyết Đậu hỏi: “Ngươi 
đi hành khất đã rách bao nhiêu đôi giày?” Sư thưa: “Hòa Thượng chớ lừa người tốt.” Tuyết Đậu nói: 
“Ta không xét tội lỗi, ngươi cũng không xét tội lỗi, ấy là sao?” Sư không đáp được. Tuyết Đậu đánh, 
bảo: “Kẻ rỗng nói suông, đi đi!” Sư vào thất, Tuyết Đậu bảo: “Thế ấy chẳng được, chẳng thế ấy cũng 
chẳng được.” Sư suy nghĩ. Tuyết Đậu lại đánh đuổi ra. Như thế đến bốn lần—At their first encounter, 
Xue-Tou said: “What 1s your name?” T'ien-I said: “Y1-Huai.” Chong-X1an said: “Why 1sn”t it Huai-Y1?” 
(Reversing the order of the two characters of this name creates the Chinese word “doubt”). T'len-1 said: 
“The name was gi1ven to me.” Chong-X1an asked: “Who gave you this name?” T'ien-i said: “I received 
1t at my ordination nearly ten years ago.” Chong-X1an asked: “How many palrs of sandals have you 
worn out since you set out traveling?” T'ien-i said: “The master shouldn” deceive people!”* Chong-Xian 
said: “I haven' said anything Iimproper. What do you mean?” 'T'ien-i remained silent. Chong-X1an then 
hit him and said: “Strip off the silence and thereˆ”s a fraud! Get out!” Later when T'ien-I was in Chong- 
X1an”s room for an Iinterview, Chong-Xi1an said: “Practicing like this you wonÏ”t attain 1t. Not practicing 
like this you won't attain 1t. This way or not this way, neither way wIll attain 1t.” 'T'len-1 began to speak 
out Chong-X1an drove him out of the room with blows. 


5) Thiên Y Nghĩa Hoài: Mây Lên Nam Sơn. Mưa Xuống Bắc Sơn— The Clouds Rise Up at South 
Mountain; the Rain Falls On North Mountain 

Thiên Y dạy chúng, nói rằng: "Dây bìm xanh leo đến tận đỉnh cây tùng. Những đám mây trắng xuất 
hiện giữa hư không. Nói như thế làm sao so với cái nói: Mây lên Nam Sơn. Mưa xuống Bắc Sơn? Nếu 
mấy ông lãnh hội điều này, thì dưa ngọt ngọt tận vỏ. Nếu không lãnh hội, thì mướp đắng đắng tận 
rễ."——T'ien-i addressed the monks, saying, "The green creeper spreads and reaches up to the top of the 
pine tree. The white clouds appear in the midst of empty space. How does speaking In this manner 
compare to saying, "The clouds rise up at South Mountain; the rain falls on North Mountain'? If you 
understand this, 1s a sweet melon that 1s sweet to the bottom. If you dont understand, 1s a bitter gourd 
that 1s bifter to the root." 


6) Thiên Y Nghĩa Hoài: Nếu Chỉ Nói Bông Lông, Khác Nào Rải Tro Trong Mắt Mấy Ông!— To 

Have Some Pointless Discussion, Then If's Like Putting Cinders in Your Ejyes! 
Thiển sư Thiên Y (993-1064) thượng đường thị chúng. Khi mọi người đã ổn định thì Sư nói: "Nếu lão 
Tăng chỉ lên đây và nói 'Chào mọi người,' nào có khác chi việc tiêu xài cả ngàn lượng vàng. Nếu lão 
Tăng chỉ xuống tòa và nói 'Cẩn trọng,' nào có khác chi việc thụ hưởng sự hỗ trợ của cả thế giới. Nhưng 
nếu lão Tăng nói về Phật pháp, thì ngay cẩ một giọt nước cũng không được sử dụng. Và nếu như lão 
Tăng bàn bạc bông lông, thì nào có khác chi việc rải tro trong mắt mấy ông. Vậy thì lão Tăng phải 
làm sao đây?" Sau một lúc lâu im lặng, Sư nói: "Mấy ông có lãnh hội hay không? Cẩn trọng!"—Zen 
master T1en-i entered the hall and addressed the monks. When everyone was settled he said, "Tf I just 
get up here and say, 'Hello everyone,' 1fs like spending a thousand taels of gold. TỶ I Just get down from 
here and say, "Take care, 1ts like enjoying the support of all the world. But 1f I talk about the 
Buddhadharma, then even a single drop of water cant be consumed. And 1f I have some 1dle pointless 
discussion, then 1fs like putting cinders In your eyes. So what shall I do?” After a long pause he said, 
"Do you understand? Take care!” 


7) Thiên Y Nghĩa Hoài: Người Không Lưỡi Nói Cái Gì?— Whaft Does A Tongueless Man Speak? 
Có một lần, Thiển Sư Thiên Y Nghĩa Hoài hỏi một vị Tăng: "Người không tay có thể dùng nắm tay, 
người không lưỡi có thể nói. Bất thình lình người không tay đánh người không lưỡi thì người không 


2240 


lưỡi nói cái gì? —Once Zen master Ten-i said to a monk, "A handless man can use his fist. A 
tongueless man can speak. If suddenly a handless man strikes a tongueless man, what does the 
tongueless man say?” 


8) Thiên Y Nghĩa Hoài: Nhất Ngôn Khám Phá Duy Ma Cật—A Single Word Exposes Vimalakirti 
Một hôm khi Thiên Y Nghĩa Hoài (993-1064) gánh nước, đòn gánh gẫy làm rơi cặp thùng. Sư đại ngộ, 
làm bài kệ: 
“Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất 
Vạn nhẫn phong đầu độc túc lập 
Ly long hàm hạ đoạt minh châu 
Nhất ngôn khám phá Duy Ma Cật.” 
(Một hai ba bốn năm sáu bảy 
Chót núi muôn nhẫn một chơn đứng 
Dưới hàm Ly Long đoạt minh châu 
Một lời đủ phá Duy Ma Cật). 
The next day, while T'1en-i fetched water from the well and carried 1t with a shoulder pole back to 
the temple, the pole suddenly broke. As the bucket crashed to the ground Tien-i was suddenly 
enlightened. He then composed the following verse that Xue-Tou greatly praise: 
“One, two, three, four, five, six, seven, 
Alone atop the 80,000-foot peak, 
Anatching the pearl from the Jjaws of the black dragon, 
A single word exposes Vimalakirti." 


DCCLXIV.Thiền Lão: Đản Trì Kùn Nhật Nguyệt, Thùy Thức Cựu Xuân Thu!— Thien Lao: Only 
Know the Sun and the Moon oƒ Today. Not About Past Springs and Sumuners! 
Tên của một nhà sư Việt Nam, có lẽ quê ở miền Bắc Việt Nam; tuy nhiên, quê quán của ngài không 
ai biết ở đâu. Sư đến chùa Kiến Sơ gặp và trở thành một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Thiền sư 
Đa Bảo. Thiền sư Thiển Lão là pháp tử đời thứ sáu của dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Sau khi Thiển sư 
Đa Bảo thị tịch, ngài đời về núi Thiên Phúc tại quận Tiên Du và trụ tại chùa Trùng Minh. Lúc ấy tiếng 
tăm của ngài trải khắp tứ phương. Khoảng những năm của niên hiệu Thông Thụy (1034-1038), vua Lý 
Thái Tông từng đến thăm chùa. Một hôm, vua hỏi Thiền Sư Thiển Lão: “Hòa Thượng trụ trì trên núi 
này bao lâu rồi?” Sư đáp: “Lão Tăng chỉ biết ngày hôm nay, ai biết tháng năm xưa! (Đản tri kim nhật 
nguyệt, thùy thức cựu xuân thu!)” Vua lại hỏi: “Hàng ngày Hòa Thượng làm gì?” Sư đáp: “Trúc biết 
hoa vàng đâu ngoai cảnh; trăng trong mây trắng hiện toàn chân (Thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, 
bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân).” Vua lại hỏi: “Có ý chỉ gì?” Sư đáp: “Nhiều lời chẳng có lợi ích 
gì!” Nhà vua liền nhận ra chỗ sở đắc. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ lời Phật dạy trong Kinh Lăng 
Già, Đức Phật nhấn mạnh vào sự đạt tự nội cái chân lý mà hết thảy các Đức Như Lai trong quá khứ, 
hiện tại và vị lai thể chứng, chứ không phải là ngữ ngôn văn tự. Cảnh giới của Như Lai tạng vốn là A 
Lại Da Thức thì thuộc về chư Bồ Tát Ma Ha Tát theo đuổi chân lý chứ không thuộc các triết gia chấp 
vào văn tự, học hành và suy diễn suông——Name of a Vietnamese monk, probably from North Vietnam; 
however, his origin was unknown. He went to Kiến Sơ Temple to meet and become one of the most 
outstanding disciples of Zen Master Đa Bảo. He was the dharma heir of the sixth lineage of the Wu- 
Yun-T°ung Zen Sect. After Zen master Đa Bảo passed away he moved to Mount Thiên Phúc ¡in Tiên 
Du district to stay at Trung Minh Temple. His reputation spread all over the place. During the years of 
the Thong Thuy Era, King Ly Thai Tong often visited Trung Minh Temple. One day, Ly Thai Tong 
asked the master, “Master, how long have you been dwelling on this mountain?” The master said: 
“This old monk only know the sun and the moon of today. Who knows about past springs and 
summers?” The king asked, “How do you pass the days?” The master replied: “The green bamboos 


2241 


and yellow flowers are not external things (external world). White clouds and bright moon reveal the 
whole truth.” The king asked again, “What does this mean?” The master replied, “There 1s no use to 
say too much!” "The king suddenly attained some 1nsight. Zen practitioners should always remember 
the Buddha's Teaching in the Lankavatara Sutra, the Buddha emphasized the inner attainment of the 
truth, not the teaching realized by all the Tathagatas of the past, present, and future. The realm of the 
Tathagatagarbha which 1s the Alayavijnana belongs to those Bodhisattva-Mahasattvas who follow the 
course Of truth and not to those philosophers who cling to the letter, learning, and mere discourse. 


DCCLXV.Thiền Nguyệt Quán Hưu: Mười Ba Lời Khuyên Đồ Chúng— Zengetsu: Thirteen Advices to 
His Disciples 

Thiền sư Thiển Nguyệt (832-912) là một vị Thiển sư Trung Hoa sống vào thời nhà Đường đã viết ra 
những lời khuyên cho các đệ tử của ngài như sau: “Thứ nhất là sống giữa thế gian nhưng không để 
vướng mắc bụi trần mới là một thiển sinh chân chính. Thứ nhì là khi thấy người khác làm điều tốt, hãy 
tự khuyến khích mình noi gương; nghe biết lỗi lầm của người khác, hãy tự nhắc nhở mình chớ nên làm 
theo. Thứ ba là dù ở một mình trong phòng tối, hãy giữ mình như đang tiếp khách quý. Thứ tư là bày 
tỏ cảm xúc, nhưng không vượt quá bản chất tự nhiên của mình. Thứ năm là sự nghèo khó là tài sản 
quý báu, đừng bao giờ đổi nó để lấy một cuộc sống dễ dàng. Thứ sáu là một người có thể tỏ ra ngốc 
nghếch nhưng không phải vậy. Có thể người ấy chỉ đang giữ gìn cẩn thận sự khôn ngoan của mình. 
Thứ bảy, đức hạnh là thành quả của sự nghiêm trì giới luật chứ không phải tự nhiên từ trên trời rơi 
xuống như mưa hay tuyết rơi. Thứ tám, khiêm cung từ tốn là nền tẳng của tất cả đức hạnh. Hãy để 
những người chung quanh tự họ nhận biết được ta trước khi ta tự mình phô bày cho họ thấy. Thứ chín 
là một tâm hồn cao quý không bao giờ tự mình đề cao mình. Mỗi lời nói xuất phát từ tâm hồn đó đều 
là châu ngọc quý hiếm, ít khi biểu lộ và luôn có giá trị lớn lao. Thứ mười, với một thiển sinh chân 
chính thì mỗi ngày đều là ngày may mắn. Thời gian trôi qua nhưng người ấy không bao giờ tuột lại 
phía sau. Không vinh không nhục nào có thể làm cho người ấy động lòng. Thứ mười một, hãy tự trách 
mình, đừng bao giờ chê trách người khác. Thứ mười hai, đừng bàn luận thị phi. Có những điều đúng 
nhưng vẫn bị coi là sai trong nhiều thế hệ. Vì giá trị của công chính có thể được nhận biết sau nhiều 
thế kỷ nên không cần thiết phải đòi hỏi sự chấp nhận ngay tức thì. Thứ mười ba, hãy sống với việc 
gieo nhân và hãy để mặc kết quả tự nhiên diễn ra theo quy luật của vũ trụ. Hãy để mỗi ngày trôi qua 
trong sự quán chiếu thật an bình.”—Zengetsu, a Chinese Zen master of the Tang dynasty, wrote the 
following advice for his pupils: “First, living 1n the world yet not forming attachments to the dust of the 
world 1s the way of a true Zen student. Second, when wifnessing the good action of another encourage 
yourself to follow his example. Hearing the mistaken action of another advise yourself not to emulate 
1t. Third, even though alone 1n a dark room, be as 1Ÿ you were facing a noble guest. Fourth, express 
your feelings, but become no more expressive than your true nature. Fifth, poverty 1S yOur treasure. 
Never exchange 1t for an easy life. Sixth, a person may appear a fool and yet not be one. He may only 
be guarding his wisdom carefully. Seventh, virtues are the fruit of self-discipline and do not drop from 
heaven of themselves as does rain or snow. Eighth, modesty 1s the foundation of all virtues. Let your 
neighbor discover you before you make yourself known to them. Ninth, a noble heart never forces 
1(self forward. Its words are as rare gems, seldom displayed and of great value. Tenth, To a sincere 
student, every day 1s a fortunate day. Time passes but he never lags behind. Neither glory nor shame 
can move him. Eleventh, censure yourself, never another. Twelfth, do not discuss right and wrong. 
Some things, though right, were considered wrong for generafions. Since the value of righteousness 
may be recognized after centuries, there 1s no need to crave an immediate appreciation. Thirteenth, 
live with cause and leave results to the great law of the universe. Pass each day in peaceful 
contemplation.” 


2242 


DCCLXVI.Thiền Tâm: Thien Tam 

1) Bát Khổ —Eight Sufferings 

Chúng sanh có vô số nỗi khổ. Tuy nhiên, trong “Khổ Đế” của Đức Thế Tôn có tám điều đau khổ căn 
bản. Thứ nhất là Sanh Khổ. Ngay khi còn trong bụng mẹ, con người đã có ý thức và cảm thọ. Thai nhi 
cũng cảm thấy sung sướng và đau khổ. Khi mẹ ăn đồ lạnh thì thai nhi cảm như đang bị đóng băng. Khi 
mẹ ăn đồ nóng, thai nhi cảm như đang bị thiêu đốt, vân vân. Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp tối tăm 
nhơ nhớp, vừa lọt lòng đã kêu khóc oa oa. Rồi từ đó khi lạnh, nóng, đói, khát, côn trùng cắn đốt, chỉ 
biết kêu khóc mà thôi. Huệ nhãn của Phật thấy rõ những chỉ tiết ấy, nên ngài xác nhận sanh đã là 
khổ. Chính vì thế cổ đức có nói: “Vừa khỏi bào thai lại nhập thai, Thánh nhân trông thấy động bi ai! 
Huyễn thân xét rõ toàn nhơ nhớp. Thoát phá mau về tánh bản lai.” Thứ nhì là Già Khổ. Chúng ta khổ 
đau khi chúng ta đến tuổi già, đó là điều tự nhiên. Khi đến tuổi già, cảm quan con người thường hết 
nhạy bén; mắt không còn trông rõ nữa, tai không còn thính nữa, lưng đau, chân run, ăn không ngon, trí 
nhớ không còn linh mẫn, da mỗi, tóc bạc, răng long. Dù cho bực thanh niên tuấn nhã, hay trang thiếu 
nữ tiên dung, khi đến tuổi nầy âu cũng: “Bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa. Một thân khô kiệt nghĩ buồn 
tênh!? Lắm kẻ tuổi già lú lẩn, khi ăn mặc, lúc đại tiểu tiện đều nhơ nhớp, con cháu dù thân, cũng sanh 
nhàm chán. Kiếp người dường như kiếp hoa, luật vô thường chuyển biến khi đã đem đến cho hương 
sắc, nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không vui chút nào, thân người thật không 
đáng luyến tiếc chút nào! Vì thế nên Đức Phật bảo già là khổ và Ngài khuyên Phật tử nên tu tập để 
có khả năng bình thản chịu đựng cái đau khổ của tuổi già. Thứ ba là Bệnh Khổ. Có thân là có bịnh vì 
thân nầy mở cửa cho mọi thứ bịnh tật. Vì vậy bịnh khổ là không tránh khỏi. Có những bệnh nhẹ thuộc 
ngoại cảm, đến các chứng bệnh nặng của nội thương. Có người vướng phải bệnh nan y như lao, cùi, 
ung thư, bại xụi. Trong cảnh ấy, tự thân đã đau đớn, lại tốn kém, hoặc không có tiển thuốc thang, 
chính mình bị khổ lụy, lại gây thêm khổ lụy cho quyến thuộc. Cái khổ về bệnh tật nầy nó đau đớn hơn 
cái đau khổ do tuổi già gây ra rất nhiều. Hãy suy gẫm, chỉ cần đau răng hay nhức đầu nhẹ thôi mà đôi 
khi cũng không chịu đựng nổi. Tuy nhiên, dù muốn hay không muốn, chúng ta cũng phải chịu đựng cái 
bệnh khổ nầy. Thậm chí Đức Phật là một bậc toàn hảo, người đã loại bỏ được tất cả mọi ô trược, mà 
Ngài vẫn phải chịu đựng khổ đau vật chất gây ra bởi bệnh tật. Đức Phật luôn bị đau đầu. Còn căn 
bệnh cuối cùng làm cho Ngài đau đớn nhiều về thể xác. Do kết quả của việc Đề Bà Đạt Đa lăn đá 
mong giết Ngài. Chân Ngài bị thương bởi một mảnh vụn cần phải mổ. Đôi khi các đệ tử không tuân 
lời giáo huấn của Ngài, Ngài đã rút vào rừng ba tháng, chịu nhịn đói, chỉ lấy lá làm nệm trên nên đất 
cứng, đối đầu với gió rét lạnh buốt. Thế mà Ngài vẫn bình thản. Giữ cái đau đớn và hạnh phúc, Đức 
Phật sống với một cái tâm quân bình. Thứ tư là Tử Khổ hay sự khổ trong lúc chết. Tất cả nhân loại 
đều muốn sanh an nhiên chết tự tại; tuy nhiên, rất ít người đạt được thỏa nguyện. Khi chết phần nhiều 
sắc thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng lo sợ, tham tiếc ruộng 
vườn của cải, buồn rầu phải la bỏ thân quyến, muôn mối dập dồn, quả thật là khổ. Đa phần chúng 
sanh sanh ra trong tiếng khóc khổ đau và chết đi trong khổ đau gấp bội. Cái chết chẳng ai mời mà nó 
vẫn đến, và không ai biết nó sẽ đến vào lúc nào. Như trái rơi từ trên cây, có trái non, trái chín hay trái 
già; cũng vậy, chúng ta chết non, chết lúc tuổi thanh xuân hay chết lúc già. Như mặt trời mọc ở phía 
Đông và chỉ lặn về phía Tây. Như hoa nở buổi sáng để rồi tàn vào buổi chiều. Đức Phật dạy: “Cái 
chết không thể tránh được, nó đến với tất cả mọi người chứ không chừa một ai. Chỉ còn cách tu tập để 
có thể đương đầu với nó bằng sự bình thản hoàn toàn. Thứ năm là Ái Biệt Ly Khổ hay Thương Yêu 
Xa Lìa Khổ. Không ai muốn xa lìa người thân thương; tuy nhiên, đây là điều không tránh được. Người 
thân chúng ta vẫn phải chết và chúng ta phải xa họ trong khổ đau tuyệt vọng. Cảnh sanh ly tử biệt với 
người thân yêu quả là khổ. Nếu chúng ta chịu lắng nghe lời Phật dạy “Cảnh đời có hợp có tan” thì đây 
là địp tốt cho chúng ta thực tập hạnh “bình thắn”. Thứ sáu là Oán Tắng Hội Khổ. Phải chịu đựng người 
mà mình không ưa, người mình ghét, người thường hay chế nhạo phỉ báng và xem thường mình quả là 
khó; tuy nhiên, chúng ta phải luôn chịu cảnh nầy trong cuộc sống hằng ngày. Lại có nhiều gia đình bà 
con họ hàng thường không đồng ý kiến, nên thường có sự tranh cãi giận ghét buồn phiền lẫn nhau. Đó 


2243 


khác nào sự gặp gỡ trong oan gia, thật là khổ! Chính vì thế mà Đức Phật khuyên chúng ta nên cố gắng 
chịu đựng, và suy nghĩ rằng có lẽ chúng ta đang gặt hái hậu quả của nghiệp riêng của mình ở quá 
khứ hay hiện tại. Chúng ta nên cố gắng thích nghi với hoàn cảnh mới hoặc cố gắng vượt qua các trở 
ngại bằng một số phương tiện khác. Thứ bảy là Cầu Bất Đắc Khổ. Lòng tham của chúng ta như thùng 
không đáy. Chúng ta có quá nhiều ham muốn và hy vọng trong đời sống hằng ngày. Người nghèo thì 
mong được giàu; người giàu mong được giàu hơn; kẻ xấu mong đẹp; người đẹp mong đẹp hơn; người 
không con mong được có con. Những ước mong nầy là vô kể, chúng ta không thể nào mãn nguyện 
đâu. Thế nên cầu bất đắc là khổ. Thứ tám là Ngũ Ấm Thạnh Suy Khổ. Có thân là có bịnh đau hằng 
ngày. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm thuộc về thân, còn bốn ấm kia thuộc về tâm. Nói 
một cách đơn giản đây là sự khổ về thân tâm hay sự khổ về sự thạnh suy của thân tâm. Điều thứ tám 
nầy bao quát bẩy điều khổ kể trên: thân chịu sanh, già, bệnh, chết, đói, khát, nóng, lạnh, vất vả nhọc 
nhằn. Tâm thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiên lụy. Ngày trước Thái Tử Tất Đạt Đa đã dạo chơi 
bốn cửa thành, thấy cảnh già, bệnh, chết. Ngài là bậc trí tuệ thâm sâu, cảm thương đến nỗi khổ của 
kiếp người, nên đã la bỏ hoàng cung tìm phương giải thoát——Human beings have countless sufferings; 
however, Sakyamumi Buddha explained the eight basic causes of suffering: First, Suffering of Birth or 
bírth 1s suffering. While still in the womb, human beings already have feelings and conscIousness. 
They also experience pleasure and pain. When the mother eats cold food, the embryo feels as though 
1t were packed in Ice. When hot food 1s Ingested, it feels as though 1t were burning, and so on. The 
embryo, living as 1t 1s in a small, dark and dirty place, immediately lets out scream upon birth. From 
then on, all it can do 1s cry when 1t feels cold, hot, hungry, thirsty, or suffers 1nsect bites. Sakyamuni 
Buddha In his wisdom saw all this clearly and in detail and therefore, described birth as suffering. The 
ancient sages had a saying in this regard: “As soon as sentient beings escape one wormb, they enter 
another. Seeing this, sages and saints are deeply moved to such compassion! The 1llusory body 1s 
really full of filth, swiftly escaping from it, we return to our Original Nature.” (The Pure Land 
Buddhism in Theory and Practice—Most Ven. Thích Thiển Tâm). Second, Suffering of old age or old 
age 1s suffering. We suffer when we are subJected to old age, which 1s natural. As they reach old age, 
human beings have diminished therr faculties; their eyes cannot see clearly anymore, their ears have 
lost their acuity, their backs ache easily, their legs tremble, eating 1s not easy and pleasurable as 
before, their memorlies fail, their skin dries out and wrinkles, hair becomes gray and white, their teeth 
ache, decay and fall out. In old age, many persons become confused and mixed up when eating or 
dressing or they become uncontrollable of themselves. Their children and other family members, 
however close to them, soon grow tired and fed up. The human condition 1s like that of a flower, ruled 
by the law of Iimpermanence, which, 1f It can bring beauty and fragrance, also carries death and 
decayin 1ts wake. In truth, old age 1s nothing but suffering and the human body has nothing worth 
cherishing. For this reason, Sakyamumi Buddha said: old age 1s suffering! Thus, he advised Buddhists to 
sfrive to cultivate so they can bear the sufferings of old age with equanimity. Third, Suffering of 
Disease (sickness) or sickness 1s suffering. To have a body 1s to have disease for the body 1s open to all 
kinds of diseases. So the suffering of disease 1s inevitable. Those with small ailments which have an 
external source to those dreadful diseases coming from ¡nside. Some people are afflicted with 
1ncurable diseases such as cancers or delibitating ailments, such as osteoporosIs, efc. In such condition, 
they not only experience physical pain, they also have to spend large sums of money for treatment. 
Should they lack the required funds, not only do they suffer, they create additional suffering for their 
families. The sufferings caused by diseases 1s more painful than the sufferings due to old age. Let 
1magine, even the slightest toothache or headache 1s sometimes unbearable. However, like or dislike, 
we have no choice but bearing the suffering of sickness. Even the Buddha, a perfect being, who had 
destroyed all defilements, had to endure physical suffering caused by disease. The Buddha was 
constantly subJected to headaches. His last illness caused him much physical suffering was a wound 1n 
his foot. As a result of Devadatta”s hurling a rock to kill him, his foot was wounded by splinter which 


2244 


necessiated an operation. When his disciples disobeyed his teachings, he was compelled to retire to a 
forest for three months. In a foreston a couch of leaves on a rough ground, facing fiercing cold winds, 
he maintained perfect equanimity. In pain and happiness, He lived with a balanced mind. Fourth, 
Suffering of Death or death 1s suffering. All human beings desire an easy birth and a peaceful death; 
however, very few of us can fulfill these conditions. At the time of death, when the physical body 1s 
generally stricken by disease and in great pain. With the body n this state, the mind 1s panic-stricken, 
bemoaning the loss of wealth and property, and saddened by the impending separation from loved ones 
as well as a multitude of similar thoughts. This 1s indeed suffering. Sentient beings are born with a cry 
of pain and die with even more pain. The death is unwanted, but it sull comes, and nobody knows 
when 1t comes. As fruits fall from a tree, ripe or old even so we die in our infancy, prime of mankind, 
or old age. As the sun rises 1n the East only to set 1n the West. As Flowers bloom 1n the morning to fade 
1n the evening. The Buddha taught: “Death 1s inevitable. It comes to all without exception; we have to 
cultivate so that we are able to face 1t with perfect equanimity.” Fifth, Suffering due to separation from 
loved ones (parting with what we love) or parting with what we love 1s suffering. No one wants to be 
separated from the loved ones; however, this 1s inevitable. We still lose our loved ones to the demon 
of death, leaving them helpless and forsaken. Separation from loved ones, whether in life or through 
death, 1s indeed suffering. If we listen to the Buddhaˆs teaching “All association In life must end with 
separation.” Here 1s a good opportumity for us to practice “equanimity.” Sixth, Suffering due to meeting 
with the uncongenmial (meeting with what we hate) or meeting with what we hate 1s suffering. To 
endure those to whom we are opposed, whom we hate, who always shadow and slander us and look for 
a way to harm us 1s very hard to tolerate; however, we must confront this almost da1ly 1n our life. There 
are many families in which relatives are not of the same mind, and which are constantly beset with 
đisputes, anger and acrimony. This 1s no different from encountering enemies. This 1s indeed suffering! 
Thus, the Buddha advised us to try to bear them, and think this way “perhaps we are reaping the 
effects of our karma, past or present.” We should try to accommodate ourselves to the new situation or 
try to overcome the obstacles by some other means. Seventh, Suffering due to unfulfilled wishes 
(unattained aims). Unabling to obtain what we wish 1s suffering. Our greed 1s like a container without 
the bottom. We have so many desires and hopes In our lives. The poor hope to be rich; the rich hope to 
be richer; the ugly desire for beauty; the beauty desire for beautier; the childless pray for a son or 
daughter. Such wishes and hopes are innumerable that no way we can fulfill them. Thus, they are a 
source of suffering. Eighth, Suffering due to the raging aggregates (all the ills of the five skandhas) or 
all the i1llnesses of the five skandhas 1s suffering. To have a body means to experilence pain and 
diseases on a daily basis. Pain and disease also means suffering. The five skandas or agpregates are 
form, feeling, perception, volition and consciousness. The skandas of form relates to the physical body, 
while the remaining four concern the mind. Simply speaking, this 1s the suffering of the body and the 
mind. The suffering of the skandas encompasses the seven kinds of suffering mentioned above. Our 
physical bodies are subject to birth, old age, disease, death, hunger, thirst, heat, cold and weariness. 
Our mind, on the other hand, are afflicted by sadness, anger, worry, love, hate and hundreds of other 
vexations. lí once happened that Prince Siddhartha having strolled through the four gates of the city, 
wifnessed the misfortunes of old age, disease and death. Endowed with profound wisdom, he was 
touched by the suffering of human condition and left the royal palace to find the way of liberation. 


2) Thiền Tâm: Bốn Cách Đối Trị Tham Sân Si—Four Basic Ways to Subdue Greed, Anger, and 
Delusion 

Nghiệp tham sân si biểu hiện dưới nhiều hình thức, không thể tả xiết! Theo Hòa Thượng Thích Thiển 

Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có bốn cách đối trị tham sân si. Tùy theo trường hợp, hành giả có thể 

dùng một trong bốn cách nây để đối trị tham sân si. Thứ nhất là dùng Tâm Đối trị: Người mê với bậc 

giác ngộ chỉ có hai điểm sai biệt: tịnh là chư Phật, nhiễm là chúng sanh. Chư Phật do thuận theo tịnh 


2245 


tâm nên giác ngộ, đủ thần thông trí huệ; chúng sanh bởi tùy nơi trần nhiễm nên mê hoặc, bị luân hồi 
sanh tử. Tu Tịnh Độ là đi sâu vào Niệm Phật Tam Muội để giác ngộ bản tâm, chứng lên quả vị Phật. 
Vậy trong niệm Phật, nếu thấy bất cứ một vọng niệm vọng động nào khác nổi lên, liền phải trừ ngay 
và trở về tịnh tâm. Đây là cách dùng tâm để đối trị. Thứ nhì là dùng Lý Đối Trị: Nếu khi vọng niệm 
khởi lên, dùng tâm ngăn trừ không nổi, phải chuyển sang giai đoạn hai là dùng đến quán lý. Chẳng 
hạn như khi tâm tham nhiễm nổi lên, quán lý bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Tâm giận hờn phát 
khởi, quán lý từ, bi, hỷ, xả, nhẫn nhục, nhu hòa, các pháp đều không. Thứ ba là dùng Sự Đối Trị: 
Những kẻ nặng nghiệp, dùng lý đối trị không kham, tất phải dùng sự, nghĩa là dùng đến hình thức. Thí 
dụ, người tánh dễ sân si, biết rõ nghiệp mình, khi phát nóng bực hay sắp muốn tranh cãi, họ liền bỏ đi 
và uống từ một ly nước lạnh để dần cơn giận xuống. Hoặc như kẻ nặng nghiệp ái, dùng lý trí ngăn 
không nổi, họ lựa cách gần bậc trưởng thượng, làm Phật sự nhiều, hoặc đi xa ra để quên lãng lần tâm 
nhớ thương, như câu châm ngôn “xa mặt cách lòng.” Bởi tâm chúng sanh y theo cảnh, cảnh đã vắng 
tức tâm mất chỗ nương, lần lần sẽ phai nhạt. Thứ tư là dùng Sám Tụng Đối Trị: Ngoài ba cách trên từ 
tế đến thô, còn có phương pháp thứ tư là dùng sám hối trì tụng để đối trị. Sự sám hối, niệm Phật, trì 
chú hoặc tụng kinh, mà giữ cho đều đều, có năng lực diệt tội nghiệp sanh phước huệ. Vì thế thuở xưa 
có nhiều vị trước khi thọ giới hay sắp làm Phật sự lớn, thường phát nguyện tụng mấy muôn biến chú 
Đại Bi, hoặc một tạng kinh Kim Cang Bát Nhã. Thuở xưa, các cư sĩ khi họp lại Niệm Phật Đường để 
kiết thất, nếu ai nghiệp nặng niệm Phật không thanh tịnh, hay quán Phật không được rõ ràng, vị Pháp 
sư chủ thất thường bảo phải lạy hương sám. Đây là cách đốt một cây hương dài, rồi thành kính đẳnh lễ 
hồng danh Phật sám hối, cho đến khi nào cây hương tàn mới thôi. Có vị suốt trong thời kỳ kiết thất 
bẩy ngày hoặc hai mươi mốt ngày, toàn là lạy hương sám——The karma of greed, anger and delusion 
mamifest themselves in many forms, which are Impossible to describe fully. According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, there are four basic 
ways to subdue them. Depending on the circumstances, the practiioner can use either one of these 
four methods to counteract the karma of greed, anger and delusion. First, suppressing afflictions with 
the mind: There are only two points of divergence between the deluded and the enlightened, 1.e., 
Buddhas and Bodhisattvas: purity is Buddhahood, defilement 1s the state of sentient beings. Because 
the Buddhas are in accord with the Pure Mind, they are enlightened, fully endowed with sprritual 
powers and wisdom. Because sentient beings are attached to worldly Dusts, they are deluded and 
revolve in the cycle of Birth and Death. To practice Pure Land 1s to go deep 1ntfo the Buddha Recitation 
Samadhi, awakening to the Original Mind and attaining Buddhahood. Therefore, If any deluded, 
agiftated thought develops during Buddha Recitation, it should be severed immediately, allowing us to 
return to the state of the Pure Mind. This 1s the method of counteracting afflictions with the mind. 
Second, suppressing afflictions with noumenon: When deluded thoughts arise which cannot be 
suppressed with the mind, we should move to the second stage and “visualize principles.” For 
example, whenever the affliction of greed develops, we should visualize the principles of Impurity, 
suffering, impermanence, and no-self. Whenever the affliction of anger arises, we should visualize the 
principles of compassion, forgiveness and emptiness of all đharmas. Third, supressing afflictions with 
phenomena: People with heavy karma who cannot suppress their afflictions by visualizing principles 
alone, we should use “phenomena,” that 1s external forms. For example, Iindividuals who are prone to 
anger and delusion and are aware of their shortcomings, should, when they are on the verge of bursting 
1nto a quarrel, immediately leave the scene and slowly sip a glass of cold water. Those heavily 
afflicted with the karma of lust-attachment who cannot suppress therr afflictions through “visualization 
of principle,” should arrange to be near virtuous Elders and concenftrate on Buddhist actIvities or 
đistant travel], to overcome lust and memories gradually as mentioned in the say1ng “out of sight, out of 
mind.” This 1s because sentient beings” minds closely parallel their surroundings and environmert. If 
the surroundings disappear, the mind loses 1ts anchor, and gradually, all memories fade away. Fourth, 
suppressing afflictions with repentance and recitation: In addition to the above three methods, which 


2246 


range from the subtle to the gross, there 1s also a fourth: repentance and the reciftation of sutras, 
mantras and the Buddha's name. If performed regularly, repentance and recitation eradicate bad 
karma and generate merit and wisdom. For this reason, many cultivators 1n times past, before receiving 
the precepts or embarking upon some great Dharma work such as building a temple or translating a 
sufra, would vow to recite the Great Compassion Manftra tens of thousands of times, or to recite the 
entire Larger Prajna Paramita Sutra, the longest sutra In the Buddha canon. In the past, during lay 
retreats, 1ƒ a practitioner had heavy karmic obstructions and could not recite the Buddha”s name with a 
pure mind or clearly visualize Amitabha Buddha, the presiding Dharma Master would usually advise 
him to follow the practice of “bowing repentance with incense.” This method consistfs of lighting a long 
1ncense sfick and respectfully bowing 1n repentance while uttering the Buddha”s name, until the stick 1s 
burnt out. There are cases of Iindividuals with heavy karma who would spend the entire seven or 
twenty-one days retreat doing nothing but "bowing with Incense." 


DCCLXYVII. Thiện Đạo: Shan Tao 

1) Anh Nhi—A Just Born Baby 

Hòa Thượng Thiện Đạo ở Thạch Thất dạy chúng: "Ông chẳng thấy tiểu nhi khi ra khỏi thai, đâu từng 
nói tiếng ta biết xem kinh, chính khi ấy cũng chẳng biết có nghĩa Phật tánh, không nghĩa Phật tánh, 
đến khi lớn lên học các thứ tri giải, liền nói ta hay ta hiểu, chẳng biết đó là khách trần phiển não." 
Trong mười sáu quán hạnh, hạnh anh nhi là hơn hết, khi đa đa hòa hòa là dụ người học đạo lìa tâm thủ 
xả, nên khen ngợi hạnh anh nhị, lấy đó làm thí dụ. Nếu bảo anh nhi là đạo, là người thời nay hiểu 
lầm—Master Shan Tao of the Stone Grotto taught his congregation saying, "Havent you seen a little 
one when 1fs Just emerged from the womb? Has a baby ever said, I know how to read the scriptures'? 
At that time 1t does not know the meaning of having the Buddha nature or not having the Buddha 
nature. As he grows up he learns all arts of knowledge; then he comes forth saying, 'I am able' and T 
understand,' without knowing that this 1s troubling over 1llusory dusts Among the sixteen 
contemplation practices, the baby's practice 1s the best. When he's babbling he symbolizes the person 
studying the Path, with his detachment from the discriminating mind that grasps and reJects. Thats why 
Im praising infants. l can make a comparision by taking the case of a baby, but 1f I say that the baby 1s 
the Path, people of these times would misunderstand." 


2) Thiện Đạo Cùng Thạch Đầu Dạo Núi—Shan-Tao and Shih-T'ou Walked in the Mountain 

Đại Sư Thiện Đạo, người đã giảng giải các bộ luận của Tịnh Độ Tông, ngài cũng giảng về phép tu 
“lục thời vãng sanh.” Ngài là một trong những cao Tăng vào thời nhà Đường. Một hôm Thiện Đạo 
cùng với thầy là Thạch Đầu đi dạo núi. Thạch Đầu thấy những cành cây chắn lối liền sai Thiện Đạo 
đọn sạch đi. Thiện Đạo nói: "Đệ tử không mang dao theo." Thạch Đầu rút con dao của mình đưa cho 
Thiện Đạo đằng lưỡi. Thiện Đạo nói: "Xin thầy đưa đâu kia." Thạch Đầu hỏi: "Chú lấy đầu kia để làm 
øì?" Nhân đó Thiện Đạo tỉnh ngộ chân lý của Thiền. Điều này cho thấy Thạch Đầu không dùng thủ 
đoạn hay phương pháp riêng biệt nào giúp cho tâm trí của đệ tử có thể được chín muôi cho chứng 
nghiệm. Ngài đã vì Thiện Đạo, tùy cơ duyên mà bày tỏ Thiển bằng những đường lối thực tiễn nhất. 
Thật vậy, Thiển không phải là trò hý luận mà là một sự thực sống động, sự thực liên hệ mật thiết với 
chính sự sống. Các thiển sư thường hay lợi dụng mọi cơ hội trong đời sống hằng ngày. Trong trường 
hợp này, Thạch Đầu đã dùng "đằng lưỡi của con dao" để đánh thức ý thức của đồ đệ mình trước chân 
lý của Thiển—A monk named Shan-T”ao, during the Tang Dynasty, a writer of commentaries on the 
sastras of the Pure Land sect, and one of 1ts literary men. One day Shan-tao was walking with his 
masfer in the mountains. The master, Shih-tou, saw the branches of a tree obstructing the pathway and 
requested Shan-tao to clear them away. Shan-tao said, "I địd not bring a knife with me.” Shih-tou took 
out his own knife and held it out with the naked blade towards Shan-tao. Shan-tao said, "Please give 
me the other end." Shih-tou asked, "What do you want to do with the other end?” This made Shan-tao 


2247 


wake to the truth of Zen. This shows us that Shih-tou used no special contrivance or method by which 
the mind of the disciple could be matured for the experlence. As a matter of fact, Zen 1s not a 
conceptual plaything with them but a vital fact which inimately concerned life 1tself. Zen masters 
usually make use of every opportumty in their daily life. In this case, Shih-fou used "the naked blade 
of his knife” to demonsfrate Zen in most practical ways for the sake of Shan-tao's enlightenmett. 


DCCLXVIII Thiện Hội: Khắp Mọi Nơi, Không Chỗ Nào Chẳng Phải Là Phật—Shen-Hui: There Is 
Nothing Anywhere That Is Not Buddha 

Một hôm Thiển Sư Thiện Hội (?-900) hỏi Thầy: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng tu hành trải qua 
vô lượng kiếp mới thành Phật. Nay thầy dạy “tức tâm tức Phật.` Con không hiểu lẽ đó. Xin thầy khai 
ngộ cho con.” Sư Cảm Thành hỏi: “Trong kinh người nào nói?” Thiện Hội thưa: “Nếu con không lầm 
thì tất cả kinh điển đều do Phật dạy.” Sư Cảm Thành nói: “Nếu vậy sao ngài Văn Thù Sư Lợi lại nói 
rằng Đức Phật trong suốt 49 năm hoằng hóa chưa nói một lời? Con phải luôn nhớ rằng nếu con chấp 
vào văn tự, con sẽ phải đi vòng vòng mãi chứ không bao giờ thấy Phật. Người khổ hạnh cầu Phật thì 
đều lầm mê. Người lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo. Người chấp tâm tức Phật là ma.” Thiện Hội hỏi: 
“Như vậy thì tâm này là cái gì? Cái chẳng phải Phật là cái gì?” Thiện Hội tiếp: “Như vậy tâm này là 
Phật gì?” Thiển sư Cảm Thành đáp: “Xưa có người hỏi Mã Tổ: 'Tức tâm là Phật, cái nào là Phật? Mã 
Tổ dạy: 'Ông nghĩ cái nào không phải là Phật chỉ ra xem?' Người ấy không trả lời được. Mã Tổ dạy: 
"Hiểu được khắp nơi có, không hiểu mãi mãi xa sai.' Chỉ một câu thoại đầu này ông lại hiểu chưa?” 
Nghe xong lời đó, Thiện Hội thưa: “Con đã hiểu rồi.” Cảm Thành hỏi: “Ông hiểu thế nào?” Thiện Hội 
thưa: “Khắp cả mọi nơi, không chỗ nào là chẳng phải tâm Phật.” Qua đó Thiện Hội ngộ và sụp lạy 
Thầy. Cảm Thành bảo: “Cần phải làm vậy sao?” Nhân đó Cảm Thành đặt tên cho Sư là Thiện Hội— 
One day he asked his master: “Sakyamuni Buddha had cultivated innumerable aeons to become a 
Buddha. Now you say that “Mind 1s Buddha." I really don”t understand. Please awaken me so that I can 
be clear.” Zen Master Cảm Thành said: “Who said so in the sutra?”? Shen-Hui replied: “The Buddha 
teach ¡in all the sutras, am I right?” Zen Master Cảm Thành said: “But why Manjusri declared that the 
Buddha never teachs a word during 49 years. You should always remember that 1f you attach to words, 
you will have to go around and around forever, you will never find the Buddha. Those who seek 
Buddhahood through practicing asceticism are all deluded. Those who seek Buddhahood apart from 
mind are heretics. Those who seek Buddhahood by clinging to mind are deluded demons.” Shan-hui 
asked, “If so, what 1s there In the mind that 1s not Buddha that becomes delusion?” Shan-hui continued 
to ask, “W hat is the mind that 1s Buddha?” Cam Thanh said, “In former tines, there was someone who 
asked Zen master Ma-tsu, TỶ mind 1tself is Buddha, which mind 1s Buddha?' Ma-tsu said, 'Point out to 
me anything you think 1s not Buddha.' The man had no answer. Ma-tsu said, 'When you attain 
enlightenment, all things are Buddha. Otherwise, you are forever at odds with everything.' Do you 
understand this head phrase?” Hearing this, Shan-hui said, “I understand.” Zen master Cam Thanh 
asked, “How do you understand 1t?” Shan-hui said, “There 1s nothing anywhere that 1s not Buddha- 
mind.” Shan-hui bowed down to prostrate his Master. Zen Master Cảm Thành said, “This is how it 
must be.” Cam Thanh also gave his name Shen-Hui since that time (that means Good Understanding). 


DCCLXIX.Thiện Huệ Đại Sĩ: Cầu Trôi Nước Chẳng Trôi! —Shan-hui Ta-shih: The Bridge, But Not 
the Water, Flows! 
Phó Đại Sĩ (497-569) còn được gọi là Thiện Huệ Đại Sĩ, là một trong những Thiển Tăng nổi tiếng của 
Trung Hoa vào thế kỷ thứ sáu. Ngoài việc chúng ta bắt gặp ngài trong thí dụ thứ 67 của Bích Nham 
Lục, ngài cũng có nhiều bài kệ nổi tiếng. Sau đây là một trong những bài danh tiếng của ông: 
"Tay không, cầm cán mai; 
Đi bộ, lưng trâu ngồi; 
Người đi qua trên cầu. 


2248 


Cầu trôi nước chẳng trôi!" 
(Không thủ bả xừ đầu; Bộ hành ky thủy ngưu; Nhân tùng kiểu thượng quá. Kiểu lưu thủy bất lưu). Cầu 
trôi nước không trôi. Thiên tông dùng từ nầy để ám chỉ cảnh giới thiển không thể nghĩ bàn, chuyển từ 
nhận thức thông thường sang sự hiểu biết vượt khỏi ý thức, sự thông minh và trí tuệ của phàm phu. 
Đây là một trong những bài kệ rất nổi tiếng của Phó Đại Sĩ, nó phác thảo kiến giải của đệ tử Thiền 
môn. Mặc dầu nó có thể đại diện cho tất cả giáo pháp Thiền, nhưng vẫn mô tả được tông chỉ quan 
trọng của Thiền. Những ai muốn đạt được, nếu có thể, cái trí tuệ để hiểu chân lý Thiền, trước tiên 
phải lãnh hội ý nghĩa thật sự của bài kệ này. Không còn thứ gì trái ngược với lý luận và mâu thuẫn với 
cảm giác thông thường hơn bốn dòng kệ này. Mặc dầu nhiều người đã quen với lối gọi Thiển là nhảm 
nhí, lộn xộn, và vượt ra ngoài những phạm vi luận chứng thông thường. Nhưng Thiển luôn uyển 
chuyển và sẽ chống lại việc lấy cách nhìn sự vật bằng cảm giác thông thường làm cứu cánh. Hành giả 
tu Thiển phải nên luôn nhớ rằng lý do mà chúng ta không thể thấu hiểu chân lý là do sự chấp trước vô 
lý vào cách giải thích sự vật bằng lý luận. Nếu chúng ta thật sự muốn nghiên cứu đến tận đáy của 
cuộc sống, chúng ta phải từ bỏ cái kiểu "tam đoạn luận" mà chúng ta hằng ôm ấp bấy lâu nay, chúng 
ta phải có phương cách quán sát mới, nơi đó chúng ta thoát ra ách thống trị độc tài của lý luận và tính 
phiến diện (một bên) của những dụng ngữ hằng ngày. Tuy có vẻ nghịch lý, nhưng Thiển vẫn kiên trì 
với "tay không cầm cuốc, và cầu trôi nước chẳng trôi."—Fu Ta-shih was also called Shan-hui Ta-shih, 
one of the most outstanding Chinese Zen Monks ¡n the sixth century. Beside the fact that we encounter 
Shan-hui Ta-shih in example 67 of the Pi-Yen-Lu, he also had some famous verses on Zen. The 
following stanza 1s one of his famous verses: 

"Empty-handed I go, but a spade 1s in my hand; 

I walk on my feet, 

'Yet I am riding on the back of an ox; 

When I pass over the bridge, 

The bridge, but not the water, flows†" 
A bridge 1s drifting along the current, not the water (the water 1s not drifting along the current). Zen 
uses this term to 1ndicates an unimaginable realm of Zen which 1s beyond the comprehensive level of 
human knowledge, intelligence and wisdom. This 1s the very famous gatha of Shan-hui Ta-shih and 1t 
summarily gives the point of view as entertained by the followers of Zen. Though it by no means 
exhausts all that Zen teaches, it Indicates graphically the way toward which Zen tends. Those who 
desire to gain an intellectual insight, 1Ÿ possible, 1nto the truth of Zen, must first understand what this 
stanza really means. Nothing can be more 1llogical and contrary to common sense than these four lines. 
Even though many people are inclined to call Zen absurd, confusing, and beyond the ken of ordinary 
reasoning. But Zen 1s always flexible and would protest that the so-called common-sense way of 
looking at things 1as final. Zen practitioners should always remember that the reason why we cannot 
attain to a thoroughgoing comprehension of the truth 1s due to our unreasonable adherence to a 
"logical” Interpretation of things. If we really want to get to the bottom of life, we must abandon our 
cherished syllogisms, we must acquire a new way of observation whereby we can escape the tyranny 
of logic and the one-sidedness of our everyday phraseology. However, paradoxical 1t may seem, Zen 
1nsists that the spade must be held in your empty hands, and that it 1s not the water but the bridge that 1s 
flowing under your feet. 


DCCLXX. Thiện Huệ Và Ủng Chính— Shan-Hui and Yung-Cheng 

Thiện Huệ là tên của một vị Thiền sư ở chùa Cao Mân ở Dương Châu, dưới thời nhà Thanh. Theo một 
trong những bài thuyết giảng của Thiền sư Hư Vân trong một buổi tu Thiển Thất, pháp môn Thiển 
Thất là pháp môn hay nhất để chứng ngộ trong một hạn kỳ có định trước. Người xưa căn khí mẫn lợi 
nên không chú trọng đến pháp môn này lắm. Đến thời nhà Tống, pháp môn này mới bắt đầu mở rộng. 
Cho đến triều nhà Thanh, đời vua Ung Chính, pháp môn này lại còn hưng thịnh nữa. Trong triều đình, 


2249 


Ung Chính Hoàng Đế. vẫn thường tu tập Thiền Thất. Vua rất tôn trọng đối với Thiển tông, đồng thời 
công phu Thiền định của nhà vua cũng rất phi thường. Dưới sự chỉ dẫn của vua Ung Chính, có đến hơn 
mười người ngộ đạo, trong số này có Thiển sư Thiện Huệ——Name of a Zen Master of the High Heaven 
Monastery at Yang-chou, in the Ching Dynasty. According to one of Hsu Yuns lectures in one of the 
Seven-days Medifation sessions, the method of Seven-days Meditation sessions 1s the best way to 
attain Enlightenment within a definite and predetermined period. In the old days, when people were 
better endowed, many Zen Buddhists did not pay special attention to this method. But during the Sung 
Dynasty 1t began to gain popularity. Due especially to 1ts promotion by Emperor Yung-Cheng during 
the Ching Dynasty, the method became widespread throughout China. This emperor was a very 
advanced Zen Buddhist, and greatly respected and admired the teaching of Zen. In his royal palace the 
Seven-days Meditation sessions were carried on frequently. Under his instruction some ten persons 
attained Enlightenment. For example, Tien Hui Zen Master of the High Heaven Monastery at Yang- 
chou became enlightenment under his teachings. 


DCCLXXI.Thiện Lai Và Con Đường Hầm Ở Buzen—Zenkai and the Tunnel In Buzen 

Thiện Lai là con trai của một chiến binh võ sĩ, hành trình đến Giang Hộ và trở thành tùy viên của một 
quan chức cao cấp. Ông ta vướng vào chuyện yêu đương với bà vợ của vị quan này và bị phát giác. Để 
tự vệ, ông giết chết viên quan, rồi cùng vợ ông ta bỏ trốn. Sau đó, cả hai người đều trở thành những 
tên ăn trộm. Nhưng người phụ nữ quá tham lam khiến cho Thiện Lai cảm thấy chán ghét. Cuối cùng 
ông bỏ rơi bà ta và hành trình thật xa đến tỉnh Buzen, rồi trở thành một khất sĩ lang thang. Để chuộc 
lại lỗi lầm trong quá khứ, Thiện Lai quyết tâm phải làm một việc tốt đẹp nào đó trong đời mình. Khi 
biết được đoạn đường nguy hiểm ven sườn núi đã khiến cho nhiều khách lữ hành phải bị thiệt mạng 
hoặc bị thương, Thiện Lai liền quyết tâm đào một con đường hầm xuyên qua ngọn núi ở đó. Ban ngày 
thì Thiện Lai đi khất thực, và làm việc đào đường hầm vào ban đêm. Trải qua 30 năm thì con đường 
hầm đã được đào dài khoảng 2.200 bộ, khoảng 695 mét, cao 20 bộ (6 mét) và rộng 30 bộ (9 mét). Hai 
năm trước khi công việc hoàn tất, thì con trai của vị quan bị ông giết trước đây, là một tay kiếm sĩ điêu 
luyện, đã tìm đến để giết Thiện Lai trả thù cho cha. Thiện Lai nói: “Ta rất sẵn lòng chịu chết, nhưng 
chỉ xin cậu hãy để cho ta làm xong việc này. Ngày nào công việc hoàn tất, cậu có thể giết ta.” Thế là 
người con trai của viên quan chấp nhận chờ đến ngày đó. Vài tháng trôi qua và Thiện Lai vẫn tiếp tục 
đào con đường hầm. Người con trai trở nên buồn chán vì không có việc gì để làm, nên anh ta cũng bắt 
đầu giúp sức với Thiện Lai. Sau khi phụ giúp Thiện Lai được hơn một năm, anh ta cảm thấy kính phục 
ý chí và nhân cách mạnh mẽ của ông. Cuối cùng con đường hầm cũng được hoàn tất và người ta có 
thể sử dụng và du hành qua lại an toàn. Thiện Lai nói với cậu trai: “Bây giờ thì công việc đã xong rồi, 
hãy cắt đầu của ta đi!” Chàng trai trẻ đáp lời qua dòng lệ trên đôi mắt: “Lầm sao con có thể lấy đầu 
của bậc ân sư của chính mình?”-——Zenkai, the son of a samurai, journeyed to Edo and there became the 
retainer of a hiph official. He fell in love with the official's wife and was discovered. In self-defence, 
he slew the official. Then he ran away with the wife. Both of them later became thieves. But the 
Wwoman was so greedy that Zenkai grew disgusted. Finally, leaving her, he Journeyed far away to the 
province of Buzen, where he became a wandering mendicant. To atone for his past, Zenkai resolved to 
accomplish some good deed in his lifetime. Knowing of a dangerous road over a cliff that had caused 
the death and inJury of many persons, he resolved to cut a tunnel through the mountain there. Begging 
food in the daytime, Zenkai worked at night digsing his tunnel. When thirty years had gone by, the 
tunnel was 2,200 feet long, 20 feet high, and 30 feet wide. Two years before the work was completed, 
the son of the official he had slain, who was a skillful swordman, found Zenkai out and came to kill 
him in revenge. Zenkai said: “I will give you my life willingly. Only let me finish this work. Ôn the day 
1t 1s completed, then you may kill me.” So the son of the official awaited the day. Several months 
passed and Zenkai kept on digsing. The son grew tired of doing nothing and began to help with the 
digging. After he had helped for more than a year, he came to admire Zenkais strong will and 


2250 


character. At last the tunnel was completed and the people could use 1t and travel in safety. Zenkai told 
the son of the official: “NÑow my work 1s done, so cut off my head!” The young man with his tears 1n his 
eyes asked: “How can I cut off my own teacher's head.” 


DCCLXXÌII. Thiện Tài: Sudhana 

l1) Thái Dược—Gets Some Medicine 

Thiện Tài Đồng Tử (trong các chùa, bên trái tượng Quan Âm Bồ Tát có đặt tượng Thiện Tài Đông 
Tử), một Phật tử được nói đến trong Kinh Hoa Nghiêm. Tên ông là Sudhana có nghĩa là “Thiện Tài” 
và lý do ông có tên nầy là vì lúc ông vừa mới sanh ra thì đột nhiên châu báu xuất hiện trong nhà cha 
ông. Ông là nhân vật chính trong chương cuối cùng và cũng là chương dài nhất trong Kinh Hoa 
Nghiêm. Trong khi tìm cầu giác ngộ, ông đã viếng thăm và tòng học với 53 vị thiện hữu tri thức và đã 
trở thành ngang hàng hay bình đẳng với Phật trong một đời (Trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập 
Pháp Giới: “Ngài Văn Thù ở trong khu rừng trang nghiêm có 500 vị đồng tử, mà Thiện Tài là một 
người phát tâm trong số 500 vị ấy. Thiện Tài sau đó đi về phương nam tham học cùng 53 vị tri thức và 
chứng nhập pháp giới). Một hôm, Văn Thù kêu Thiện Tài đi hái thuốc và nói: “Ông hãy đem về cho 
Ta bất cứ thứ gì không phải là thuốc.” Thiện Tài tìm khắp nơi, nhưng không có thứ gì không phải là 
thuốc. Ông quay trở về và nói: “Không có thứ gì không phải là thuốc.” Văn Thù nói: “Vậy thì mang 
đến cho ta một vài thứ là thuốc.” Thiển Tài nhặt lên một cọng cỏ và đưa nó cho Văn Thù. Văn Thù 
đưa cọng cỏ lên và nói với chúng hội: “Cây thuốc này có thể giết chết một người hay cho người ấy 
mạng sống.”—Good Wealth Bodhisattva (Sudhana), a disciple mentioned ¡n the Avatamsaka Sutra 
(Kinh Hoa Nghiêm). His name means “Good Wealth” and the reason for him to obtain such name was 
that when he was born, myriad treasures suddenly appeared in his father”s home. The main protagonIst 
1n the last and longest chapter of the Avatamsaka Sutra. In seeking enlightenmetnt, he tried to visit and 
study with fifty-three spiritual advisors and became equal with the Buddha in Just one lifetime. One 
day, ManJjusri asked Sudhana to gather medicinal herbs and said, “Bring me anything that 1snt 
medicine.” Sudhana searched everywhere, but there was nothing that wasnt medicine. He returned 
and said, “There 1s nothing that Isnt medicine.” Manjusri said, “Then bring me something that 1s 
medicine.” Sudhana picked a stalk of grass and gave 1t to ManJusri. Manjusri held up the stalk and said 
to the assembly, ““Phis medicine can kill a person or g1ve a person life.” 


2) Thiện Tài Nhập Pháp Giớ—Good Wealth Bodhisattva Enters the Dharma Realm 

Trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập Pháp Giới: “Ngài Văn Thù ở trong khu rừng trang nghiêm có 
500 vị đồng tử, mà Thiện Tài là một người phát tâm trong số 500 vị ấy. Thiện Tài sau đó đi về phương 
nam tham học cùng 53 vị tri thức và chứng nhập pháp giới. Điều đáng chú ý là cả vị thiện tri thức đầu 
tiên và cuối cùng đều dạy Thiện Tài về con đường Tịnh Độ. Tưởng cũng nên ghi nhận, giáo lý căn 
bản trong Kinh Hoa Nghiêm, nhập pháp giới có nghĩa là một pháp dù nhỏ như một vi trần vẫn chứa 
đựng cái lớn nhất và ngược lại. Tâm chúng sanh, vũ trụ và Phật không sai khác. Kỳ thật, tâm, chúng 
sanh và Phật là một ——In the Avatamsaka Sutra (Kinh Hoa Nghiêm), ManJusri Bodhisatttva stayed 1n 
the Adorned Forest, where there were 500 youths, “Good Wealth” was one of them. It should be noted 
that both hs first and last advisor taught him the Pure Land Path. It should be noted the basic teaching 
of Avatamsaka Sutra which reveals the Interpenetration of all đharmas, the smallest đdharma confains 
the largest and vise versa. The human mind 1s the universe 1tself and 1s identical with the Buddha, 
indeed, that Buddha, mind and all sentient beings and things are one and the same. 


2251 


DCCLXXIII.Thiết Chủy Giác: Chớ Phỉ Báng Tiên Sư Tôi! —Tieh-Tsui-Chiao: Do Not Slight My 
Late Master! 

Thiên sư Thiết Chủy Giác, đệ tử của đại thiển sư Triệu Châu. Một hôm, Thiết Chủy Giác đến viếng 
Hòa Thượng Pháp Nhãn, một vị cao Tăng đương thời. Pháp Nhãn hỏi: "Gần đây ông ở đâu nay đến 
đây?" Thiết Chủy Giác đáp: "Từ Triệu Châu đến." Pháp Nhãn hỏi: "Tôi nghe Triệu Châu có câu nói 
'Cây bách trước sân' có phải vậy không?" Thiết Chủy Giác đáp: "Không." Pháp Nhãn gạn hỏi: "Mọi 
người đến đây đều thuật lại rằng có một chú tiểu hỏi Triệu Châu "Tổ Đạt Ma qua Trung Hoa có ý 
nghĩa gì, Châu đáp 'Cây bách trước sân' sao ông lại nói không có?" Thiết Chủy Giác rống to: "Tiên sư 
tôi thật không có nói câu ấy. Xin Hòa Thượng chớ phỉ báng tiên sư tôi." Pháp Nhãn rất tán thành thái 
độ ấy ở người học trò của lão túc Triệu Châu, nên khen: "Đúng là con dòng sư tử." Thói thường hẳn là 
chúng ta không thể tin nổi lời nói chối bỏ của các thiển sư, nhưng các ngài nghĩ rằng Thiển lý cần phải 
có những mâu thuẫn và đính chánh như vậy, vì những câu nói mâu thuẫn, nghịch lý hay phủ nhận như 
vậy là kết quả không tránh được của nhãn quang Thiển phóng vào cuộc sống. Và Thiển có đường lối 
phê phán riêng; đường lối ấy chối bỏ tất cả những gì thói thường chúng ta có lý do nhận là đúng, là dĩ 
nhiên, là thật. Dầu bề ngoài điên đảo là vậy, bên trong vẫn một nguyên lý như nhau quán xuyến toàn 
thể đạo Thiển; hễ nắm được đầu mối ấy là mọi sự đảo lộn càn khôn trở thành cái thực đơn giản 
nhất—Zen master Tieh-Tsui-Chiao, a disciple of the great Zen master Chao-chou. One day, he visited 
Zen master Fa-yen, another great Zen master, the latter asked him,what was the last place he came 
from. Tieh-Tsui-Chiao replied that he came from Chao-chou. Fa-yen said, "I understand that a cypress 
tree once became the subJect of Chao-chou's talk, was that really so?" Tieh-Tsui-Chiao was posifive 1n 
his denial, saying, "He had no such talk." Fa-yen protested, "All the monks coming from Chao-chou 
lately speak of his reference fo a cypress free 1n answer to a monk's question, 'What was the real obJect 
of the coming East of Bodhidharma?' How do you say that Chao-chou made no such reference to a 
cypress tree?” Whereupon Tieh-Tsui-Chiao roared, "My late master never made such a talk; no 
slighting allusion to him, 1ƒ you please!”" Fa-yen greatly admired this attitude on the part of the disciple 
of the famous Chao-chou, and said, "Truly, you are a lions child!" From ordinary point oŸ view a 
saying from Zen masters 1s altogether unreliable, yet they seem to think that the truth of Zen requires 
such contradictions and denials; for these contradictions, negations, or paradoxical statements are the 
inevitable result of the Zen way of looking at life. And Zen has a standard of its own, which, to our 
common-sense minds, consists Just in negating everything we properly hold true and real. In spite of 
these apparent confusions, the philosophy of Zen 1s guided by a thorough-going principle which, when 
once grasped, 1fs topsy-turviness becomes the plainest truth. 


DCCLXXIV.Thiết Ngưu Đạo Cơ: Tefsugyñ 
1) Con Mọt Sách Giúp Khắc Bản Gỗ In Ấn Toàn Bộ Đại Tạng Kinh—A Bookworm Helped Having 
Woodblocks Carved to Publish Entire Buddhist Scripftures 

Trong khi sống ở Kanagawa, Thiết Ngưu Đạo Cơ thực hiện sở thích về thi ca và lịch sử cũng như làm 
sáng tỏ những bản văn Thiển khó hiểu. Có lần Sư đã tự gọi mình là "con mọt sách trong chồng giấy 
vụn khổng lô," nhưng bình diện rộng lớn trong những hoạt động của Sư cho thấy Sư rất có ý thức trách 
nhiệm về việc đạo. Vào năm 1667 Sư hành trình đi đến Vạn Phước Tự và tại đó Sư nhận ấn chứng 
giác ngộ từ Thiền sư Mộc Anh Tính Thao, khi đó Mộc Anh là một Tăng sĩ cao cấp của Thiển phái 
Hoàng Bá. Sư cũng giúp một đồng đạo người Nhật của mình là Thiển sư Thiết Nhãn làm bản in khắc 
trên gỗ cho toàn bộ Đại Tạng Kinh, một sự nghiệp thật to lớn thời bấy giờ—While living Kanagawa, 
Tetsusyô pursued his interests in poetry and history as well as in mastering difficult Zen texts. He once 
called himself "a book worm 1n huge pile of wastepaper," but his manifold activities testify to his sense 
of religious responsibility. In 1667 he Jjourneyed to Mampuku-ji and received the certificate of 
enlightenment (nka) from Mokuan, who was no prelate of the sect. Tetsugyô also assisted his fellow 


2252 


Japanese Obaku Zen master Tetsugen (1630-1682) in having woodblocks carved to publish the entire 
Buddhist canon of scriptures, an Immense task that has been accomplished only a very few times. 


2) Thiết Ngưu Đạo Cơ: Thị Tịch Kệ—Death Poem 
Thiết Ngưu Đạo Cơ (1628-1700), tên của một vị Thiển sư Nhật Bản, thuộc phái Thiển Hoàng Bá vào 
thế kỷ thứ XVII. Thiển sư Thiết Ngưu Đạo Cơ cho chúng ta ấn tượng là Sư đã dành phần lớn đời mình 
giữa sự hoạt động cuồng nhiệt. Sư đã giúp viết rõ lại những bản văn của Mộc Anh Tính Thao để xuất 
bản, cũng như tự mình viết rất nhiều sách; Sư thuyết giảng cho giới tướng quân; dạy trên một ngàn đệ 
tử, trong số đó có 30 vị trở thành Thiển sư; và Sư cũng dành thời giờ cho nghệ thuật Thiển. Từ từ Sư 
đã thành hình một lối thư pháp mang tính cá biệt cao, dựa trên thư pháp của Thiến sư Mộc Anh, nhưng 
với cảm nhận riêng của Sư về tính tự do trong sáng tác. Vào mùa thu năm 1700, cảm thấy cái chết đến 
gần, Thiết Ngưu Đạo Cơ thu xếp công việc đâu vào đó và yêu cầu tro cốt được chôn vào một hang 
động trên núi Yoshitsu. Bài thơ thị tịch của Sư là một sự cô đọng tuyệt hảo về sức mạnh tâm linh 
không gì cưỡng nỗi nơi Sư: 
"Bảy mươi ba năm ta đã giết cha sát mẹ 

Quở trách Phật Đà, hổn láo Tổ Sư 

Tội lỗi ấy chống chất đến trời. 

Nếu muốn biết áo quan liễu thụ ta nằm đâu. 

Hãy tới hang đá Yoshitsu, nơi Thiết Ngưu đang ngủ." 
Tetsusyô, name of a Japanese Zen master of the Huang-Po Sect (Obaku), who lived in the seventeenth 
century. Tetsugyô seems to have spent most of his life in the midst of furious activity. He helped to 
edit the Buddhist texts of Mokuan for publication, as well as writing several books himself; he lectured 
to the shogun; he taught more than one thousand followers, thirty of whom became Zen masters; and 
sữll he found time for Zen art. He gradually developed a strong and idiosyncratic calligraphy style, 
based upon that of Mokuan but with his own sense of compositional freedom. When he sensed his 
death approaching ¡n the fall of 1700, Tetsugyô put his belongings 1n order and requested that his ashes 
be Iinterred 1n a cave at Jôjñ-Jis Mount Yoshitsu. His final poem sums up his irrepressible sptrit: 

"For seventy-three years killing my father, murdering my mother, 

Reproaching the Buddha, abusing the patriarchs, 

MẸ sins have piled up to the heavens. 

If you want to know where my wicker trunk w1ll end up, 

Tetsugyô will be sleeping 1n a rocky cave on Mount Yoshitsu." 


3) Thiết Ngưu Đạo Cơ: Thọ Giáo Với Ba VỊ Đại Thiền Sư—Studied Under Three Great Zen 
Masters 
Thiết Ngưu Đạo Cơ sinh trong gia đình Namita ở Nagato, hiện nay thuộc quận hạt Yamaguchi, và ở 
tuổi mười một đã bắt đầu thọ giáo thiền Lâm Tế ở chùa Ryuhô. Ba năm sau thì chính thức gia nhập 
Tăng đoàn và tu tập với Thiền sư Teishô và Ryukei. Có lẽ Sư cũng được truyền cảm từ vị Thiển sư 
tông Tào Động tên Fugai, nhưng điều này không chắc lắm. Teishô và Ryukei thuộc số những Thiền sư 
Lâm Tế đầu tiên chào đón tin tức về sự quang lâm Nhật Bản của Thiển sư Ẩn Nguyên. Thiết Ngưu 
Đạo Cơ cùng du hành với họ đến Nagasaki để gặp vị Thiền sư Trung Hoa cao cấp này, và quyết định 
thọ giáo với ông ta. Qua năm sau, khi Thiển sư Ấn Nguyên đi đến Phổ Môn Tự ở Osaka thì Thiết 
Ngưu Đạo Cơ ở lại Nagasaki tu tập với Mộc Anh Tính Thao. Sau đó Sư cũng có dịp thọ giáo với Thiền 
sư Sokuhi. Như vậy Sư là một trong những người Nhật đầu tiên trở thành Thiển sư của Thiển phái 
Hoàng Bá, được tu tập với ba vị đại sư phụ mà cũng là ba nhà thư pháp nổi tiếng thời đó của trường 
phái này—Zen master Tetsugyô was born to the Namita family in Nagato (present-day Yamaguchi 
prefecture). He vegan his studies of Rinzai Zen at Ryôhô-ji with Teishô at the age of eleven. Three 
years later, he formally entered the Buddhist monkhood, practicing under Teishô and Ryôkel. 


2253 


Tetsusyô may also have been 1nspired by the Sôtô monk Eugal, but this is uncertain. Teishô and 
Ryôkei were among the first Rinzai monks to welcome the news of Ingens arrival. Tetsugyôñ 
Journeyed with them to Nagasaki in 1655 to meet the Chinese prelate, with whom he decided to study. 
When Ingen went to Fumon-jJi in Osaka the following year, Tetsusgyô continued his practice in 
Nagasaki with Mokuan. Later, he also had the opportumty to study with Sokuhi. Thus Tetsugyl was 
one of the first Japanese to become an Obaku monk, practicing under the three leading masters and 
noted calligraphers of the new sect. 


4) Thiết Ngưu Đạo Cơ: Vừa Giảng Dạy Chân Lý Vừa Đem Lại An Sinh Xã Hội Cho Dân Chúng— 
Teaching the Truth and Bringing Social Security For the People 
Các Thiển Tăng thường có ý thức về trách nhiệm xã hội, nhưng có rất ít người tích cực như Thiền sư 
Thiết Ngưu Đạo Cơ. Một trong những việc làm nổi tiếng nhất của Sư là góp phần tạo ra những vùng 
đất mới dùng làm đất trồng trọt. Nổi tiếng nhất là dự án "Đất mới Tsubaki" ở vùng Chiba, đó là dự án 
làm khô một vùng hồ rộng trên 25 dặm vuông. Câu chuyện về sự thành công của Thiển sư Thiết Nhãn 
cho thấy được tình hình và vai trò của các Tăng sĩ ở Nhật Bản hồi thế kỷ thứ XVII. Từ hồi đầu năm 
1639, dưới thời Giang Hộ, có một vị tên Sugiyama đã chính thức để nghị với các tướng quân về việc 
tát cạn hồ này để lấy đất canh tác, nhưng kế hoạch đã bị từ chối vì không được sự chấp thuận của một 
vị quan thượng thư cao cấp. Một nhà thầu khác tên là Shirai về sau cũng đưa ra đề xuất đó, nhưng lại 
bất thành. Shirai bèn tìm đến sự hợp tác của người phụ trách về ngành mộc tên Osabe Saemon của 
chính quyền tướng quân. Với sự tư vấn của lãnh chúa Kuwana, một để nghị mới được đưa ra và lần 
này thí chính quyển tướng quân chấp thuận xem xét tình hình vùng đó. Nhưng nông dân và ngư dân 
sống quanh bờ hổ thì tổ ra lo sợ về kế hoạch mới này, và vì thế mà chính quyền lại bác bỏ thỉnh 
nguyện đó lần nữa. Saemon phải là một người hết sức kiên trì; lần này thì ông ta tìm đến và hỏi ý kiến 
của Thiền sư Thiết Ngưu Đạo Cơ. Vị Thiển sư này hiểu rằng nhờ dự án đó mà rất nhiều người có thể 
sống được dựa vào số đất có thể canh tác lấy được từ hồ, nên đã mang kế hoạch này đến cho lãnh 
chúa Masanori. Tin vào vị Thiển sư của Hoàng Bá tông, vị lãnh chúa đã dựa vào thế cố vấn cho chính 
quyền của mình mà khuyến khích dự án đó, và vào năm 1667 một cuộc thăm dò chính thức cho thấy 
hồ này cao hơn mực nước biển khoảng 14 bộ Anh (chừng 5 thước Tây), và việc tất cạn có thể thực 
hiện được. Vào năm 1668 giấy phép được cấp cho một nhóm bao gồm luôn cả Shirai và Saemon, và 
một năm sau thì công việc được khởi sự. Ít lâu sau đó thì Shirai bị thiếu hụt về tiễn bạc nên rút lui 
khỏi công trình, để lại cho Saemon lo việc xây dựng một con kinh thoát nước ra biển dài khoảng 13 
cây số. Để cho người dân đang sống trên vùng quanh bờ hồ bớt chống đối, Thiền sư Thiết Ngưu Đạo 
Cơ đã đi quanh vùng họ ở để khẳng định với họ là nếu công trình được thực hiện thành công thì họ sẽ 
thịnh vượng lên rất nhiều. Nhờ sự giúp đở lớn lao của Thiển sư Thiết Ngưu Đạo Cơ mà vào năm 1670 
hồ bắt đầu được xả nước ra biển và đến mùa xuân năm sau thì cạn hết. Một loạt những giếng và 
mương rảnh được đào và công trình hoàn thành vào năm 1674. Tính ra mỗi năm mỗi năm vùng đất hồ 
này sản xuất ra trên bốn ngàn đấu gạo. Thiển sư Thiết Ngưu Đạo Cơ ngày càng trở nên nổi tiếng với 
những công trình xã hội, về sau Sư đã giúp cho dân vùng Matsuoka làm cho đồng ruộng của họ tăng 
sản lượng nhiều ngàn đấu gạo mỗi năm. Sư cũng tích cực giúp đở nông dân nghèo trong những tranh 
chấp về đất đai và thuế má với các viên chức chính quyển—Zen monks often felt they had social 
responsibilities, but few were as acfive as Tetsugyô. One of his most famous accomplishments was in 
helping to provide new farmlands for cultvation. The most celebrated of these feats was the “Tsubaki 
New Land” proJect in Chiba, which involved draining a lake that was more than twenty-five square 
miles wide. The story of Tetsugyô's success offers a revealing look at Japan, as well as the role of 
monks In the seventeenth century. Às early as 1639 a man in Edo named Sugiyama had petitioned the 
shogunate to have that lake drained for cultivation, but since a senior misnister opposed the plan, 1t was 
denmied. Later another entrepreneur named Shirai made a similar request, but too was unsuccessful. 
Shirai then went to chief carpenter for the shogunate, Osabe Saemon, and enlisted his cooperation. 


2254 


With the assistance of Kuwana daimyo a new petition was made, and this time the shogunate agreed to 
1nvesfigate the area 1n question. However, the farmers and fishermen living by the sides of the lake 
feared the new idea, and the shogunate decided against the petiion. Saemon must have been a 
persistent fellow; he went to Tetsugyl for assistance. Understanding how many people could be 
supported 1f the land were to be cultivated, Tetsugyô approved the plan and brought it to the attention 
of Masanort. Trusting of the Obaku monk, the daimyo used his position as counselor to the government 
to advance the project, and in 1667 an official survey was made showing that the lake as about 
fourteen feet higher than the ocean, so the drainage was possible. In 1668 permission was given to a 
group Including Shirai and Saemon, and one year later construction began. Shirai soon ran out of 
money and withdrew from the proJect, leaving it Saemon to construct the drainage canal that had to 
extend eight miles from the lake to the ocean. In order to đdispel the opposition of those living on the 
shores, Tetsugyô traveled around the lake and assured them of the increased prosperity they would 
enjJoy 1f the proJect succeeded. Owing to the great help from Zen master Tetsugyô, in 1670 lake water 
began flowing to the ocean, and by the next spring the lake bed was dry. A series of wells and 
1rrigation ditches was then built, and construction was completed in 1674. In total, more than 4,000 
bushels of rice were produced yearly. Becoming famous for this work of social welfare, Tetsugyô later 
helped the people of Matsuoka (Shizuoka) to create several thousand new “koku" of rice fields. He 
also assisted poor farmers in negotiating with officials over land disputes and taxes. 


DCCLXXV.Thiết Nhãn Đạo Quang: Tefsugen 

l1) In Kinh—Priming the Sufras 

Thiển Sư Thiết Nhãn (1630-1682), Hoàng Bá tông Phật giáo Nhật Bản, dưới triều đại Đức Xuyên, vào 
thế kỷ thứ XVI. Sư được biết đến nhiều nhất trong việc sản xuất bộ đại tạng tiếng Hoa lần đầu tiên 
được khắc trên gỗ tại Nhật Bản. Thiết Nhãn sanh trưởng tại tỉnh Kumamoio trong vùng Kyôshñ, trong 
một gia đình theo Tịnh Độ Chân Tông. Vào năm 12 tuổi, Sư xuất gia với một vị Tăng thuộc Tịnh Độ 
Chân Tông. Sau này, vào năm 16 tuổi, Sư chuyển qua Thiển tông khi Sư gặp Thiển sư Ấn Nguyên 
Long Kỳ, vị sáng lập ra tông Hoàng Bá tại Nhật Bản. Cuối cùng vào năm 26 tuổi Sư trở thành đệ tử 
nối pháp của Thiền sư Mộc Anh Tính Thao, Nhị Tổ của tông Hoàng Bá Nhật Bản. Khi tu Viện cần in 
kinh, Thiển Sư Thiết Nhãn bắt đầu du hành khắp nơi và kêu gọi đàn na tín thí đã quyên góp đầy đủ 
tiễn giúp Sư cho mục đích này, nhưng không may lúc ấy trong vùng có nạn đói nghiêm trọng rất cần 
trợ giúp. Vì thế mà Sư đã đem hết số tiền để in kinh này ra giúp đở dân khỏi chết đói. Sau đó, Sư lại 
bắt đầu quyên góp lân nữa. Năm bẩy năm sau đó thì Sư cũng có đủ số tiền để in kinh lần nữa, nhưng 
không may, nước sông Uji bỗng dưng dân cao làm ngập lụt cả một vùng rộng lớn, và hậu quả là dân 
chúng trong vùng lại gặp phải nạn dịch hoành hành. Sư lại đem hết số tiễn ¡n kinh ra giúp cho nạn 
nhân. Sư lại đem tiền in kinh lần hai ra giúp cho nan nhân lũ lụt và nạn địch. Sư lại bắt đầu quyên góp 
cho đủ tiền để in kinh lần ba. Cuối cùng, sau hai mươi năm quyên gopl lần thứ ba, ước nguyện của Sư 
được hoàn thành. Những bộ kinh được in lần đầu tiên ra đời trên đất nước Phù Tang mà ngày nay vẫn 
còn được lưu giữ tại chùa Hoàng Bá (Obaku-ji) ở Kyoto. Không may sau đó, Thiết Nhãn thị tịch vì bị 
lây nhiễm chứng sốt khi Sư đang giúp cho nạn đói ở Osaka. Người Nhật thường kể cho con cháu họ 
nghe rằng Thiết Nhãn đã làm ba bộ kinh, hai bộ đầu tiên vô hình nhưng vượt hẳn bộ thứ ba— 
Tetsugen, name of a Japanese Obaku monk of the Tokugawa period (1600-1867), who lived in the 
seventeenth century. He was best known for producing the Obaku-ban (Obaku edition of the Chinese 
Tripitaka), the first complete woodblock edition of the Chinese Tripitaka produced in Japan. Tetsugen 
was born in Kumamoto province on Kyôshô to a Shinshô (True Pure Land Sect) family. He entered 
Buddhist orders at age twelve and trained as a Shinshô monk. He later converted to Zen at aøe twenty- 
six, when he met Yin-yuan Lung-ch1 (1594-1673), the founder of Obaku Zen. At the age of twenty-s1x, 
he eventually became the Dharma herr of Mu-an Hsing-tao (1611-1684), the second Obaku patriarch. 
When his monastery needed publishng more sutras, Zen Master Tetsugen began travelling 


2255 


everywhere to call for donations and he obtained enough money for this purpose, but unfortunately at 
that time there was a severe famine which needed hịs help. For this reason, he took all the funds he 
had collected for printing sutras and spent them to save others from salvation. Then he began again his 
work of collecting money for printing sutras. Several years later, when he had collected Just enough 
money for the printing again, unfortunately, the water in the Uji River suddenly rose too hiph that 
caused the flood In a broad area, and as a result, the people 1n the area had an epidemic which spread 
all over the country. Tetsugen again gave away all what he had collected to help his people. Tetsugen 
again started collecting money for printing the sutras the third time. Eventually, after twenty years of 
collecting for the third time, his wish was fulfilled. The first sutras were printed in Japan which still can 
be seen today 1n the Obaku monastory in Kyoto. Tetsugen died of a fever he contracted while feeding 
the hungry during a famine in Osaka. The Japanese tell their children that Tetsuzenmade three sets of 
sutras, and that the first two 1nvisible sets surpasse even the last. 


2) Thiết Nhãn Đạo Quang: Tỉnh Thức— Mindftlness 
Có lần thiển sư Setsugen dạy đệ tử Jijo: "Nếu con nhất tâm tham thiển không gián đoạn trong bẩy 
ngày đêm mà không ngộ đạo, con có thể chặt đầu ta để làm gầu mút phân." Ít lâu sau đó, Jijo lâm 
bệnh kiết ly. Sư quyết định ẩn cư tại một nơi cách bi ệt, trải đệm tròn và thiển tọa trong suốt bẩy ngày 
đêm liền. Đến đêm thứ bảy, sư bất chợt cảm thấy toàn thể thế giới hiển hiện như một cảnh tượng 
tuyết trắng rực rỡ dưới ánh trăng sáng và cảm thấy như toàn thể vũ trụ này quá nhỏ để chứa đựng 
được mình. Sư đã nhập định trong trạng thái này trong một thời gian dài, bất chợt ông bừng ngộ khi 
nghe một âm thanh vang lên. Sư cảm thấy toàn thân ướt đẩm mô hôi, bao nhiêu bệnh hoạn của sư đều 
tan biến, sư cảm hứng viết bài kệ: 
"Linh quang nào chiếu soi 
Muôn vật thảy rạng ngời 
Vừa động niệm chợp mất 
Có ta giữa đất trời." 
Zen master Se(sugen told his student Jijo, "Hf you meditate single-mindedly without interruption for 
seven days and nights and yet still do not attain realization, you can cut off my head and make my skull 
1nto a nighfsoil scoop.” Not long after that, JiJo came down with a case of dysentery. Taking a bucket to 
a secluded place, he sat on 1t and held his attention 1n right mindfulness. When he had sat on the bucket 
for seven straight days, one night he suddenly sensed the whole world like a snowy landscape under 
bright moonlight and felt as 1f the entire universe were too small to contain hìm. He had been absorbed 
1n this state for a long time when he was startled Into self-awareness on hearing a sound. He found his 
whole body running with sweat, and his sickness had disappeared. In celebration he wrote a verse: 
"Radiant, spiritual, what 1s this? 
The minute you blink your eyes 
you've missed It. 
The spatula by the toilet shines with light; 
After all it was Just me all along." 


DCCLXXVI.Thiết Sơn Quỳnh: T'ie-shan Ch'iung 
1) Qui Căn Đắc Chí, Tùy Chiếu Thất Tông—When One Rettrns to the Root, the Meaning ls 
Readlized, But When One Follows Only the Appearance, the Substance Is Losf 

Thiết Sơn Quỳnh, tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 12, quê ở Hồ Nam, đệ tử của 
thiển sư Mộng Sơn Đức Dị. Ông thuộc đời thứ chín của dòng Thiên Ngũ Tổ Pháp Diễn. Năm lên 13 
tuổi sư đã biết ít nhiều về Phật pháp; năm 18 tuổi sư xuất gia và năm 20 tuổi thọ giới làm Tăng. Trước 
tiên sư đến Thạch Sương, ở đây sư được biết Tường Am chủ thường quán chót mũi, và nhờ thế giữ 
được tâm mình trong suốt. Sau này, một vị Tăng từ Tuyết Nham đến có đem theo bộ 'Tọa Thiền Châm 


2256 


Khán' của ngài. Nhờ đó sư thấy rằng lối thực hành của mình là sai lạc. Một hôm, nhân lúc nhìn vào 
bài 'Tín Tâm Minh' của Tam tổ Đạo Tín, Thiển Sư Thiết Sơn Quỳnh đọc thấy câu 'Qui căn đắc chí, tùy 
chiếu thất tông.' Trở về cội thì được ý chỉ, chỉ theo bên ngoài thì mất bản tông; thế là thêm một lần lột 
vỏ nữa. Ngài Mộng Sơn bảo: 'Tham thiển cũng như mài dũa một hạt châu; càng đũa càng sáng, càng 
sáng thì càng dũa và càng lột những lớp vỏ bên ngoài; đời này đáng giá hơn một hạt châu.' Nhưng hễ 
tôi muốn thốt lên một câu thì ngài lại nói ngay: 'Còn thiếu.' Một hôm đang trầm sâu trong thiền định, 
chợt đụng đến chữ 'còn thiếu' này. Tất cả những phiễn trược xưa kia trói buộc thân tâm tôi , tức thì tiêu 
tan hết suốt từng khúc xương và tủy; giống như thấy mặt trời chói lọi xuyên qua những đám mây tuyết 
đọng và bừng sáng, Tôi không kểm chế được, nên nhảy ngay xuống thiển sàng và chạy đến gặp ngài 
Mộng Sơn, nắm lấy tay ngài kêu lên: Nào, tôi thiếu cái gì nào?' Ngài tát tôi ba cái, tôi cung kính lạy 
ngài. Ngài bảo: 'Này Thiết Sơn, bao nhiêu năm gắng sức chỉ vì cái đó, đến nay mới hiểu được."— 
Tie-shan Ch1ung, name of a Chinese Zen master of Hu-nan, who was a disciple of Zen master Mung- 
Shan-Te-I. He belonged to the ninth descendant of Fa-Yen of Wu-Tsu. When he was thirteen years 
old, he came to know something about Buddhism; at eighteen he left home and at twenty-two was 
ordained a monk. He first went to Shih-shuang where he learned that the monk Hsiang used to look at 
the top of his nose all the time and that this kept his mind transparent. Later, a monk brought from 
Hsueh-yen his 'Advice Regarding the Practice of Meditation'. By this he found that his practice was on 
a wrong track. One day when I was looking at the 'TInscription by the Third Patriarch, in which Te- 
shan read, WWhen one returns to the root, the meaning 1s realized, but when one follows only the 
appearance, the substance 1s losf, then there was another stripping-off. The master Shan said, "The 
study of Zen 1s like the polishing of a gem; the more polished the brighter the gem, and when 1t 
becomes thus brighter, let it stll be polished up. When there 1s the more stripping-off of 1ts outer 
coatinss, this life of yours wIll grow worth more than a gem.' But whenever I attempted to utter a word, 
the master would at once declare, 'Something lacking.' One day when deeply absorbed in meditation, Ï 
came across this 'something lacking'. All the bonds that had until this time bound my mind and body 
were dissolved at once, together with every piece of my bones and their marrow. It was like seeing the 
sun suddenly bursting through the snow-laden clouds and brightly shining. As I could not confain 
myself, I Jumped down at once from the seat, and running to the master took hold of him, exclaiming, 
Tow, what am I lacking?' He gave me three slaps and I bowed to him profoundly. The master said, 'O 
Tie-shan, for many years you have exerted yourself for this very thing. Today, at last, you have 1t.” 


2) Thiết Sơn Quỳnh: Thiệu Long Phật Tổ Hướng Thượng Sự; Não Hậu Y Tiền Khiếm Nhất 
Chùy—Iƒ You Really Wish to Attain the Higher Truth oƒ Buddhisem, There Is Still Something 
Lacking in Your Understanding, There Oughf to Be a Readlly Final Stroke 

Thiên Sư Thiết Sơn Quỳnh, đệ tử của thiền sư Mộng Sơn Đức Dị, thuộc đời thứ chín của dòng Thiển 

Ngũ Tổ Pháp Diễn, đã kể lại những kinh nghiệm Thiền của mình như sau: "Rồi tôi đến Tuyết Nham, 

và theo những lời chỉ dạy của ngài mà tự mình tu tập về chữ 'Vô'. Đến đêm thứ tư, mô hôi tháo cùng 

mình, nhưng tâm sáng láng linh mẫn. Trong khi ở Tăng đường tôi không hể nói chuyện với ai, chỉ 
chuyên tâm tọa thiển. Sau đó tôi đến tìm ngài Cao Phong Diệu Tổ, ngài nói với tôi rằng: 'Đừng để 
công phu gián đoạn suốt cả ngày đêm sáu thời. Hãy thức dậy lúc canh tư và tham cứu công án ngay để 
cho nó luôn luôn hiện tiền. Lúc nào mệt và buồn ngủ, hãy đứng dậy đi kinh hành nhưng lòng vẫn 
không rời công án. Dầu ăn uống hay làm các công việc trong chùa, đừng bao giờ xao lãng công án. 

Công phu ngày đêm như vậy, cho đến lúc nhồi thành một khối và chắc chắn tâm trí sẽ phát huệ.' Tôi 

liền y theo lời khuyên này mà tu tập, quả nhiên cuối cùng đến chỗ nhồi thành một khối. Ngày 20 

tháng 3, Tuyết Nham giảng cho nghe một bài pháp như vầy: 'Chư huynh đệ! Nếu cảm thấy ngủ gật 

quá nhiễu vì ngồi lâu trên bổ đoàn, hãy bước xuống đất đi một vòng quanh thiển đường, lấy nước lạnh 
xúc miệng và rửa mặt; sau đó về ngôi lại trên bồ đoàn. Giữ xương sống thắng đứng như dốc thẳm cao 
chót vót, dồn hết công lực vào công án. Nếu cứ tiếp tục như thế trong bẩy ngày, ta đoan chắc rằng sẽ 


2257 


được tỏ ngộ, vì điều này đã xảy ra cho ta bốn mươi năm về trước.' Tôi y theo lời khuyên này và thấy 
công phu sáng láng và mạnh mẽ khác thường. Ngày thứ hai dầu muốn khép mắt cũng không còn khép 
mắt được nữa; ngày thứ ba, nghe như mình đi giữa hư không; ngày thứ tư, không còn bận tới hết thả y 
công việc thế gian nữa. Đêm ấy, tôi đứng tựa lan can một lúc, và khi kiểm điểm thì thấy rằng cõi lòng 
hoàn toàn trống rỗng, duy chỉ có công án là hiện tiền. Tôi trở vào ngồi lại trên bổ đoàn, chợt nghe 
toàn thân từ đầu đến chân vỡ lở như một cái sọ người; y như được kéo ra khỏi hố sâu muôn trượng đưa 
lên đến hư không. Niễm vui vô hạn biết bao! Tôi trình bày kinh nghiệm này với Tuyết Nham, nhưng 
chẳng được ngài ấn khả trọn vẹn. Ngài dạy tôi tiếp tục công phu như trước. Khi tôi xin ngài chỉ dạy 
thêm, một trong những điều ngài bảo tôi là: "Thiệu long Phật tổ hướng thượng sự; não hậu y tiền 
khiếm nhất chùy (nếu thật tình muốn đạt đến đạo lý cao siêu của Phật tổ, trong óc não vẫn còn thiếu 
một cái, cái đó là cái chày quyết liệt). Ông hãy tự nhủ như vây, do bởi đâu tôi vẫn thiếu một chày?" 
Tôi không thể tin những lời của ngài được, dầu vậy, vẫn có một cái bóng nghi ngờ lẩn quẩn trong tâm. 
Rồi tôi thản nhiên tiếp tục tọa thiển mỗi ngày như trước, trong khoảng chừng sáu tháng nữa. Một hôm, 
nhức đầu và đang chưng thuốc thì một thầy Tăng tên là Giác Mũi Đỏ hỏi tôi làm sao hiểu được 
chuyện Thái tử Na Tra lóc thịt? Nghe hỏi thế, tôi nhớ lại là đã từng được thầy tri khách tên là Ngộ hỏi 
chuyện ấy mà không thể trả lời nổi. Nhớ lại như vậy, tức thì phá vỡ chỗ ngờ. Về sau này, sau khi 
Tuyết Nham thị tịch, tôi đến chỗ Mộng Sơn, ngài hỏi: 'Công phu tham thiển đến chỗ nào thì thấy là 
cùng tột? Tôi chẳng biết trả lời làm sao; Mộng Sơn bèn dạy tôi hãy tự tu tập định lực để cho bụi bặm 
cõi đời hoàn toàn không dấy lên được. Nhưng mỗi khi tôi bước vào thất của ngài và cố nói một lời thì 
ngài nhắc ngay: 'Thiếu một cái.' Một hôm, tôi bắt đầu tọa thiển từ giữa chiều và tiếp tục đến giữa 
sáng, nhờ năng lực tràn đầy của định, tôi đạt đến trạng thái u huyền mầu nhiệm, lúc bước ra, tôi gặp 
ngài và kể lại cho ngài nghe. Ngài liền hỏi: 'Bản lai diện mục của ông là gì?' Tôi vừa muốn nói thì 
ngài đóng cửa lại ngay trước mặt tôi. Từ đó tôi gắng sức tọa thiển, một ngày một tiến bộ, và có thể 
chứng nghiệm nhiều trạng thái mầu nhiệm của tâm. Dầu tôi phải chứng kiến ngài Tuyết Nham mất đi 
quá sớm, trước khi thâm nhập những vi tế của Thiển, nhưng may thay, nhờ sự hướng dẫn của thầy bổn 
sư hiện thời mà tôi được bước sâu vào chỗ chứng đắc sẽ đến rất thường và mỗi bước sẽ là một lần lột 
vỏ—T'ie-shan, a disciple of Zen master Mung-Shan-Te-I, belonged to the ninth descendant of Fa-Yen 
of Wu-Tsu, told the following sfories of his experience 1n Zen: "§o I went to Hsueh-yen, and following 
his 1nstructions exercised myself exclusively on 'Mư'. Ôn the fourth night I found myself perspiring. but 
my mind was clear and lucid. While in the hall I never conversed with others, wholly devoting myself 
to sifing medifation. Later on I went to the master Miao of Kao-feng, who said this to me: 'Let there be 
no Intermission 1n your exercise during the twelve periods of the day. Get up in the small hours of the 
morning and seek your koan at once so that it will be held all the time before you. When you feel tired 
and sÌleepy, rise from your seat and walk the floor, but even while walking do not let your koan sÏip 
away from your mind, Whether you are eating, or working, or engaging in monastery affairs, never fail 
to keep your koan before you. When this 1s done by day and night, a state of oneness will prevail, and 
later your mind wIÏll surely open to enlightenmert.' I then kept up my exercise according to this advice, 
and surely enough I finally achieved a state of oneness. On the twentieth of March Yen gave me a 
sermon to this effect: 'Brethren, when you feel too drowsy after a long sitting on the cushion, come 
down on the floor, have a run around the hall, rinse your mouth, and wash your face and eyes with cold 
water; after that resume your sitting on the cushions. Keeping your spinal column straight up like an 
outstanding precipice, throw all your menfal energy on the koan. If you go on like this for seven days, Ï 
can assure you of your coming to enliphtenmett, for this 1s what happened to me forty years ago.' Ï 
followed this advice and found my exercise gaining more light and strength than usual. Ôn the second 
day I could not close my eyelids even 1f Ï wanted to; on the third day I felt as 1ƒ Ï were walking In the 
arr; and on the fourth day all worldly affatrs ceased to bother me. That night I was leaning against the 
railing for a while, and when I examined myself I found that the field of consciousness seemed to be 
all empty, except for the presence of the koan 1tself. I turned around and sat on the cushion again, 


2258 


when all of a sudden I felt as If my whole body from head to foot were split like a skull; I felt as 1f I 
were taken out of an abysmal depth and thrown up into the air. My joy knew no bounds! My 
©xperience was presented to Yen, but it did not meet his full approval. He advised me to go on with my 
exercise as before. When I asked for further Instruction, among other things he gave me this: 'Tf you 
really wish to attainn the higher truth of Buddhism, there 1s still something lacking 1n your 
understanding, there ought to be a really final stroke. Say to yourself, where do I lack this finality? I 
could not believe his words, and yet there was a shadow of doubt lurking in my mind. So Ï went on 
s(olidly (unemotionally) with my sitting meditation every day as before for about six more months. One 
day I had a headache and was preparing a medicine when a monk known as Chiao the Red-nosed 
asked me how I understood the story of Prince Nata? Thus asked, I remembered that Ï was once asked 
by the senior monk Wu about the same story, but failed to give him a reply. This remembrance at once 
led to the solution. Later on, after Yen had passed away. I[ went to Mung-shan, and Shan asked, “Where 
1n the study of Zen do you consider yourse]lf to have reached 1ts consummation?" I dịd not know what to 
say. Shan then told me exercise myself In tranquillization so that all the dust of worldliness might be 
thoroughly removed. But whenever I entered his room and tried to say a word he at once remarked, 
'Something lacking.' One day I began my sitting meditation at four in the afternoon until four in the 
morning, and through sheer power of concenfration I reached an exquisife state of ecstasy. Coming out 
Of it I saw the master and told him about it, He then asked, What 1s your original self?' I was about to 
speak when he shut the door in my face. After this I exerted myself more and more 1n sifting 
meditation and was able to experience many exquisifte states of mind. Thoueh I had to see my former 
master pass away before I had penetrated Into the details of Zen, yet fortunately trought the guidance 
of the present master I have been led into deeper realizations. In truth, when one 1s earnest and 
resolute enoueh, realizations w1ll come to one frequently and there will be a stripping-off at each step 
forward. 


DCCLXXVII.Thiệu Minh Sách: Ý Tổ Đông Du—Chao-ming Tse: The Meaning 0ƒ the Patriarch's 
Coming to the East Land 
Thiệu Minh Sách (1235-1309) là tên của một Thiền sư nổi tiếng của phái Dương Kỳ vào thế kỷ thứ 
XII (Thiền phái Dương Kỳ ở Nhật Bản là nhánh thiển quan trọng nhất trong trường phái Lâm Tế). 
Một hôm, có một vị Tăng lại gần hỏi Sư về ý nghĩa Đông du của Tổ, và Sư đáp: "Một cơn gió hiu mát 
nổi lên giữa trời xanh." Khi được yêu cầu nói thêm để làm sáng tỏ ý nghĩa, Sư chỉ nói: "Trăng tròn soi 
trên dòng sông Dương Tử." Phải chăng câu nói này chỉ cho tâm trí chủ quan của Tổ Đạt Ma, trong đó 
mọi động lực ngã chấp tuyệt điệt như tan vào cái bao la của bầu trời? Hay nó chỉ cho ngọn gió trỗi dậy 
mà người ta không biết tí gì về nơi đi và chỗ đến của nó. Đến khi Sư nói thêm "Trăng tròn soi trên 
dòng sông Dương Tử", câu nói này cũng chẳng làm sáng tỏ thêm ý nghĩa trên một tí nào cả. Theo 
thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập II, phải chăng câu đó muốn nói rằng dầu trăng không có ý 
soi bóng của mình trong nước, nhưng nó cứ soi bóng chính mình vì có nước; nước lỗổng bóng trăng và 
sẽ mãi mãi lồng bóng hễ nơi nào có trăng, có nước, ngay cả đến một vũng nước bùn bên vệ đường? 
Tổ Bồ Để Đạt Ma sang Trung Hoa như bóng trăng trong dòng sông Dương Tử? Tâm niệm Đông du 
trỗi dậy nơi ngài có khác nào mặt trăng ra khỏi những đám mây mù, và rồi, ngài đến đây, giảng pháp 
và tịch diệt cũng như ánh trăng tỏa ánh sáng trên những làn sóng của sông Dương Tử. Đây là trường 
hợp trong đó câu trả lời được nêu lên mà không giải quyết minh bạch vấn đề được nêu lên trong câu 
hỏi. Kỳ thật, nếu xét về ý nghĩa luận lý của chữ nghĩa, thì cái gọi là trả lời chẳng trả lời gì cả. Đây chỉ 
là những mô tả thi vị những sự vật chung quanh, hay những khuyên bảo thực hiện một hành vi nào đó, 
chúng không hoàn toàn thỏa mãn những ai được giáo dục để tìm tòi những giải thích bằng khái niệm 
đối với những điều mà họ gặp gỡ. Những trường hợp này, nhà Thiển gọi chúng là "Khẩu quyết 
Thiển"—Zen master Chao-ming Tse, name of a famous Yogi Zen master of the Rinzai school in the 
thirteenth century (Yangchi branch 1s the most Important branch from Lin-Chi school). One day, a 


2259 


monk approached Zen master Chao-ming Tse with the question about the meaning of the Patriarchal 
Vvisit, and the master answered, "A refreshing breeze 1s stirred in the azure heavens." When the master 
was asked to say something further to make the sense clearer, he simply remarked, “The full moon 1s 
reflected in the Yang-tzu River." Does this refer to Bodhidharma's subJective mind in which all the 
egotistic Impulses are dead like unto the vastness of the sky? Or does this refer to the stirring of the 
wind, which nobody knows from where 1t comes and to where 1t will go away? When Chao-ming Tse 
adds further comment of "The full moon 1s reflected in the Yang-tzu River" leaves the question 1n no 
better light. According to Zen master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, Second Series (p.248), 
when Zen master Chao-ming Tse refers to the full moon 1s reflected in the Yang-tzu River, does this 
mean to say that while the moon has no idea to see 1ts reflection 1n the water, 1t does so Just because 
there 1s water which reflects 1t and will continue to do so wherever there 1s a moon and wherever there 
1S Water, even a đirty puddle of water on the roadside? Was Bodhidharma's coming from the West like 
the lunar reflection in the Yang-tzu River? A thought was awakened him to come to China Just as the 
moon comes out of the clouds when they are dispersed, and he came and taught and died, even as the 
moon sheds Its silvery rays over the waves of the Yang-tzu River. This 1s the case in which answers are 
merely Iindicated with no defimte settling of the point raised in the question. In reality, the so-called 
answers are no answers at all in the logical sense of the word. These are mere poetical descrIptions of 
obJects one sees about, or suggestions to perform a certain act, are not at all satisfactory to those who 
have been educated to look for conceptual 1nterpretations in everything they encounter. In Zen, we call 
these cases "Oral transmission Zen." 


DCCLXXVIII.Thiệu Tu Long Tế: Shao-hsiu Lung Ji 
1) Lãnh Hội Tự Nó Là Chướng Ngại, Nhưng Không Lãnh Hội Thì Không Thể Tự Tại!—To Be 
Understood Is Ilíselƒ an ObstrucHon, But Doesn 'f Understand Is Unrealized! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXIV, một hôm, Thiển Sư Long Tế Thiệu Tu thượng đường 
dạy chúng: “Cuốn rèm trừ chắn che, đóng cửa sanh trở ngại. Chỉ là hai việc mở và đóng này mà từ 
xưa đến nay người ta không lãnh hội được. Lãnh hội tự nó là chướng ngại, nhưng nếu không lãnh hội 
thì không thể tự tại được!—According to The Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan- 
Teng-Lu), Volume XXIV, one day, Zen master Shao-X1u entered the hall and addressed the monks, 
saying: “Rolling up the screen removes the barrier. Closing the door creates an obstruction. Ït 1s just 
this opening or closing that people have not understood from ancIent times to the present. What 1s to be 
undersfood 1s 1fself an obstruction, but If one doesn't understand then one's function 1s unrealized!” 


2) Thiệu Tu: Pháp Đây Đủ Nơi Thánh Nơi Phàm!—Ordinary People and the Saint Completely 
Possess the Dharma! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXIV, một hôm, Thiển Sư Long Tế Thiệu Tu (tên của một 
vị Thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ mười) thượng đường dạy chúng: “Pháp đầy đủ nơi phàm phu 
chẳng biết, pháp đây đủ nơi Thánh nhơn mà Thánh nhơn chẳng biết. Thánh nhơn nếu biết tức là phàm 
phu, phàm phu nếu biết tức là Thánh nhơn. Hai câu nói nầy một lý mà hai nghĩa. Nếu người biện biệt 
được chẳng ngại ở trong Phật pháp có chỗ vào. Nếu người biện biệt chẳng, chớ nói không nghi. Cẩn 
trọng! —According to The Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume 
XXIV, one day, Zen master Shao-Xiu entered the hall and addressed the monks, saying: “Ordinary 
people possess 1t completely but they don't know it. The sainfs possess 1t completely but don't 
understand 1t. If the saint understands it, then he or she 1s an ordinary person. If ordinary people 
understand 1t, then they are saints. In these forms of speech there 1s one principle and two meanings. If 
a person can distinguish this principle, then he will have no hindrance to finding an entrance to the 
essential doctrine. If he can't distinguish 1t, then he can”t say he has no doubt. Take care!” 


2260 


3) Thiệu Tu: Ra Cửa Gặp Ai? Vào Cửa Thấy Ai?—Going Out, Who Do You Meet? Going In, Who 
Do You See? 

Một hôm, sư thượng đường dạy chúng: “Pháp đây đủ nơi phàm phu chẳng biết, pháp đầy đủ nơi Thánh 
nhơn mà Thánh nhơn chẳng biết. Thánh nhơn nếu biết tức là phàm phu, phàm phu nếu biết tức là 
Thánh nhơn. Hai câu nói nầy một lý mà hai nghĩa. Nếu người biện biệt được chẳng ngại ở trong Phật 
pháp có chỗ vào. Nếu người biện biệt chẳng, chớ nói không nghi. Sư hỏi một vị Tăng mới đến: “Ở đâu 
đến?” Vị Tăng thưa: “Ở Thúy Nham.” Sư hỏi: “Thúy Nham có lời gì dạy đồ chúng?” Vị Tăng thưa: 
“Bình thường nói “Ra cửa gặp Di Lặc, vào cửa thấy Thích Ca."” Sư nói: “Nói thế ấy làm sao được?” Vị 
Tăng hỏi: “Hòa Thượng nói thế nào?” Sư nói: “Ra cửa gặp ai? Vào cửa thấy ai?” Vị Tăng nghe xong 
liền tỉnh ngộ ——One day, Zen master Shao-Xiu entered the hall and addressed the monks, saying: 
“Ordinary people possess 1t completely but they don't know 1t. The saints possess it completely but 
don't understand 1t. If the saint understands 1t, then he or she 1s an ordinary person. If ordinary people 
understand 1t, then they are saints. In these forms of speech there 1s one principle and two meanings. If 
a person can distinguish this principle, then he will have no hindrance to finding an entrance to the 
essential doctrine. If he can't distinguish it, then he can”t say he has no doubt. Take care!” Zen master 
Shao-Xu asked a monk: “Where have you come from?” The monk said: “From Shui-Yan.” Shao-Xiu 
asked: “What does Shui-Yan say to provide 1nstruction to his disciples?” The monk said: “He often say 
“Going out, meeting Matreya Buddha. Going 1n, seeing Sakyamuni.'” Shao-Xu said: “How can he talk 
like that?” The monk asked: “What do you say, Master?” Shao-Xu said: “Going out, who do you 
meeft? Going 1n, who do you see?” At these words the monk had an Insight. 


4) Thiệu Tu: Tỉnh Ngộ Qua Câu "Cái Œì Là Vạn Tượng?'"—Attained Enlightenment By the 
Sentence "What Is the Ten Thousand Forms?" 

Khi Thiệu Tu từ Quế Sâm đi hành hương, trên đường cùng bàn chuyện. Pháp Nhãn chợt hỏi Thiệu Tu: 
“người xưa nói: 'Ở trong vạn tượng riêng bày thân" là vạch vạn tượng hay chẳng vạch vạn tượng?” 
Thiệu Tu đáp: “Chẳng vạch vạn tượng.” Pháp Nhãn bảo: “Nói cái gì là vạch chẳng vạch?” Thiệu Tu 
mờ mịt, trở lại Viện Địa Tạng. Quế Sâm thấy Thiệu Tu trở lại hỏi: “Ngươi đi chưa bao lâu tại sao trở 
lại?” Thiệu Tu đáp: “Có việc chưa giải quyết đâu yên leo non vượt suối.” Quế Sâm bảo: “Ngươi leo 
vượt bao nhiêu non suối, lại chẳng ưa?” Thiệu Tu chưa hiểu lời dạy bảo, liền hỏi: “Cổ nhơn nói: 'Ở 
trong vạn tượng riêng bày thân,” ý chỉ thế nào?” Quế Sâm đáp: “ngươi nói người xưa vạch vạn tượng 
hay chẳng vạch vạn tượng?” Thiệu Tu thưa: “Chẳng vạch.” Quế Sâm bảo: “Hai cái.” Thiệu Tu kinh 
hãi lặng thinh, lại hỏi: “Chưa biết cổ nhơn vạch vạn tượng hay chẳng vạch vạn tượng?” Quế Sâm bảo: 
“Ngươi nói cái gì là vạn tượng?” Thiệu Tu liên tỉnh ngộ—While traveling with two other friends from 
Kui-Lin, Fa-Yan suddenly asked Shao-Xu a question, saying: “The ancients said that the single body 
1s revealed in the ten thousand forms. Did they thus dispel the ten thousand forms or not?” Shao-Xiu 
said: “They didn”t dispel them.” Fa-Yan said: “What do you say dispels or doesn't dispel them?” Shao- 
Xiu was confused and returned to see Kui-Chen. Kui-Chen asked him: “You haven't been gone long, 
why have you come back?” Shao-Xuu said: “There”s an unresolved matter, so lm not willing to go 
traveling to mounfains and rivers until 1s resolved.” Kui-Chen said: “Is not bad that you travel to 
dificult mountains and rivers.” But Sha-Xiu dịd not understand Kui-Chen”s meaning, so he asked: 
“The single body 1s revealed in the ten thousand forms. What does this mean?” Kui-Chen said: “Do 
you say the ancients dispelled the ten thousand forms or not?” Shao-Xuu said: “They didn”t dispel 
them.” Kui-Chen said: “IỦs two.” For a time, Sha-Xiu was lost in thought, and then he said: “[ don”t 
know whether the ancients dispelled the ten thousand forms or not.” Kui-Chen said: “What 1s it you 
call the ten thousand forms?” Shao-X1u thereupon attained enlightenmernt. 


2261 


DCCLXXIX. Thọ Châu Trí Thông: Shou-Chou Chỉh-T "ung 
1) Thọ Châu Trí Thông Và Lục Tổ Huệ Năng—Shou-Chou Chỉh-T?ung and the Sixth Patriarch 
Hui-Neng 
Thọ Châu Trí Thông là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa. Hiện nay chúng ta có nhiều tài liệu chỉ tiết 
về Thiển Sư Trí Thông như trong Truyền Đăng Lục, quyển V, và Kinh Pháp Bảo Đàn; tuy nhiên, có 
một số chi tiết lý thú về vị Thiển sư này trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Tăng Trí Thông, người quê ở An 
Phong thuộc Thọ Châu. Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, chương bảy, ban đầu xem kinh Lăng Già đến hơn 
một ngàn lần nhưng không hiểu được Tam Thân Tứ Trí, đến lễ Tổ cầu giải nghĩa nầy. Tổ bảo: “Ba 
thân là Thanh Tịnh Pháp Thân, đó là tánh của ông, Viên Mãn Báo Thân là trí của ông, Thiên Bá Ức 
Hóa Thân là hạnh của ông vậy. Nếu lìa bổn tánh riêng nói ba thân, tức gọi có thân mà không trí, nếu 
ngộ được ba thân không có tự tánh tức là rõ ba trí Bồ Đề.” Hãy lắng nghe tôi nói kệ: 
“Tự tánh đủ ba thân, 
Phát minh thành tứ trí, 
Chẳng lìa duyên thấy nghe, 
Siêu nhiên lên quả Phật. 
Nay tôi vì ông nói, 
Tin chắc hằng không mê, 
Chớ nhọc người tìm cầu, 
Trọn ngày nói Bồ Đề.” 
Zen Master Chih-T”ung, name of a Chinese Zen master. We do have a lot of detailed documents on 
this Zen Master, 1.e, the Records of the Transmission of the Lamp (Ch?uan-Teng-Lu), Volume V, and 
the Flatform Sutra; however, there 1s some Interesting information on him in Flatform Sutra. According 
to the Flatform Sutra, Chapter Seven, Bhikshu Chih-T”ung, a native of An-feng 1n Shou-Chou, had read 
the Lankavatara Sutra over a thousand times but still dịd not understand the three bodies and the four 
wIsdoms. He made obeisance to the Master, seeking an explanation of the meaning. The Master said, 
“The three bodies are: the clear, pure Dharma-body, which 1s your nature; the perfect, full Reward- 
body, which 1s your wisdom; and the hundred thousand myriad Transformation-bodies, which are your 
conduct. To speak of the three bodies as separate from your nature 1s to have the bodies but not the 
wisdom. To remember that the three bodies have no self-nature 1s to understand the four wisdom of 
Bodhi. Listen to my verse: 
“Three bodies complete in your own self-nature 
When understood become four wIsdoms. 
While not apart from seeing and hearing 
Transcend them and ascend to the Buddha realm. 
I will now explain 1t for you. 
lf you are attentive and faithful, you will never be deluded. 
Don't run outside 1n search of them, 
By saying “Bodhi' to the end of your days.” 


2) Thọ Châu Trí Thông: Tánh Trí— Nature gƒ Wisdom 
Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, chương 7, sau khi Trí Thông đốn ngộ được tánh trí nên trình lên Lục Tổ kệ 
rằng: 
“Ba thân nguyên thể ta, 

Tứ trí vốn tâm sáng, 

Thân trí dung không ngại, 

Ứng vật mặc tùy hình, 

Khởi tu đều vọng động, 

Gnữ trụ trái chơn tình. 


2262 


Diệu chỉ nhơn thấy rõ, 
Trọn quên tên nhiễm ô.” 
Nói về việc chuyển thức thành trí, trong kinh nói: “Chuyển năm thức trước làm thành Sở Tác Trí, 
chuyển thức thứ sáu làm Diệu Quán Sát Trí, chuyển thức thứ bảy làm Bình Đẳng Tánh Trí, chuyển 
thức thứ tám làm Đại Viên Cảnh Trí. Tuy thức thứ sáu, thức thứ bảy là ở trong nhơn chuyển, còn năm 
thức trước và thức thứ tám là trên quả chuyển, chỉ chuyển tên mà không chuyển thể.”——According to 
the Flatform Sutra, Chapter Seven, after being instantly enlightened to the nature of wisdom, Chih- 
Tng submitted the following verse: 
“Three bodies are my basic substance, 

Four wisdoms my original bright mind. 

Body and wisdom 1n unobstructed fusion 

In response to beings I accordingly take form. 

Arising to cultivate them 1s false movement. 

Holding to or pondering over them a waste of effort. 

Through the Master I know the wonderful principle, 

And, in the end, I lose the stain of names.” 
Concerning the transformation of consciousness Into wisdom, the scriptures say, “The first Íive 
COnsciousnesses turned become the perfecting wisdom; the sixth consciousness turned becomes the 
wonderfully observing wisdom; the seventh consciousness turned becomes the wisdom of equal nature; 
the eighth consciousness turned becomes the wisdom of great perfect mirror. Although the sixth and 
seventh are turned In the cause and the first five and the eighth in the effect, 1t 1s merely the names 
which turn. Therr substance does not turn.” 


DCCLXXX. Thoại Nham Sư Ngạn: Jui-yen Shih-yen 

1)_ Căn Bổn Thường Lý— The Fundamental Constant Principle 

Thoại Nham Sư Ngạn, đệ tử và Pháp tử của thiển sư Nham Đầu Toàn Khoát. Người ta biết rất ít về 
cuộc đời của ông. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư Thoại Nham Sư 
Ngạn; tuy nhiên, có một vài chỉ tiết lý thú về vị Thiển sư này trong Truyền Đăng Lục, quyển XVII. 
Trong lần gặp gỡ Nham Đầu, Thoại Nham hỏi: "Thế nào là căn bổn thường lý?" Nham Đầu nói: 
"Động đấy." Thoại Nham hỏi: "Động là thế nào?" Nham Đầu nói: "Không phải căn bổn thường lý." 
Thoại Nham trầm tư một lúc lâu, Nham Đầu nói: "Nếu ông đồng ý, thì ông không rời khỏi phàm căn 
của sự hiện hữu nơi cõi ta bà. Nếu ông không đồng ý, ông cũng vĩnh viễn chìm đắm trong sanh tử luân 
hôi." Nghe những lời này, Thoại Nham chứng nghiệm thâm ngộ. Ông liền lễ bái Nham Đầu. Sau đó, 
nhiều lần Nham Đầu thử ông, và sở ngộ của ông không bao giờ sai chạy—Zen master Jui-Yen-Shih- 
Yen was a disciple and dharma successor of Yantou Quanhuo. We do not have detailed documenfs on 
Zen master Jui-Yen-Shih-Yen; however, there 1s some 1nteresting information on him in The Records 
of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), VolumeXVII. Upon meeting Yantou, Jui-Yen 
asked, "What 1s the fundamental constant principle?” Yantou said, "Moving." Jui-Yen said, "And 1ƒ 
moving, then what?” Yantou said, “Then I1fs not the fundamental constant principle." Jui-Yen sank 
deep In thought for a long while. Yantou said, "If you agree, then you've not shed the root of samsaric 
existence. If you don agree then youTre forever sunk In life and death." Upon hearing these words, 
Jui-Yen experienced deep awakening. He then bowed to Yantou. Thereafter, whenever Yantou 
questioned Jui-Yen to test his understanding, Jui-Yen never erred. 


2) Thoại Nham: Gã Đeo Gông Mang Cùm!—A Fool In Manacles! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền sư Thoại Nham 
Sư Ngạn: "Trên đầu xuất hiện lọng báu và hoa vân dưới chân, lúc đó thì thế nào?" Thoại Nham đáp: 
"Là gã đeo gông mang cùm." Vị Tăng lại hỏi: "Trên đầu không xuất hiện lọng báu và dưới chân 


2263 


không sanh hoa mây, lúc đó thì thế nào?" Thoại Nham nói: "Vẫn còn đeo cùm." Vị Tăng lại hỏi: "Như 
vậy rốt lại là thế nào?" Thoại Nham nói: "Sau bữa cơm chay thấm mệt!"——According to The Records 
of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), VoluneXYVII, one day, a monk asked, "When a 
crown appears on the head and flowery clouds at the feet, what 1s 1t?” Jui-Yen said, "A fool in 
manacles." The monk said, "When there's no crown above nor flowery clouds under foot, then what?” 
Jui-Yen said, "Still in manacles." The monk said, “hen, after all 1s said and done, what 1s 1t?” Jui-Yen 
said, "Being tired after the banquet." 


3) Thoại Nham: Hãy Mau Quay Về Cứu Hàng Ngàn Sanh Linh!— Quick, Go Back and Save the 
Lives 0ƒ Thousands 0ƒ Beings! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một lần, có một bà lão từ trong làng đến lễ bái Thiền 
sư Thoại Nham Sư Ngạn, Sư nói: "Hãy mau quay về cứu hàng ngàn sanh linh!" Bà lão quay về nhà 
thấy con dâu xách một giỏ ốc mới bắt từ ruộng về (định nấu cho cả nhà ăn). Bà lão bèn đem chúng 
xuống bờ hồ thả đi. Những kỳ sự liên hệ tới Sư được ghi lại rất nhiều—According to The Records of 
the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), VolumeXYVII, once, an old woman from the village 
came to pay her respects to the master. Jui-Yen said to her, "Quick, go back and save the lives of 
thousands of beings!" 'The woman hurried back to her house. There she found that her daughter-in-law 
had brought In snails from the fields. The old woman released them at the shore of a lake. Strange 
occurrences related to Master Jui-Yen are foo numerous to record here. 


4) Thoại Nham: Hoán Chủ— Hùừmse]ƒ Called and Answered “Master ” 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, Thiển sư Thoại Nham Sư Ngạn xuất hiện trong một 
công án nổi tiếng được nhắc tới trong thí dụ thứ 12 của Vô Môn Quan: Thoại Nham đi đến Thiển viện 
Thụy Nham ở Đài Châu, nơi Sư thích ngồi trên một tảng đá lớn. Mỗi ngày Sư đều tự mình kêu lớn: 
"Ông Thây!" Rồi Sư tự mình trả lời: "Cái gì đó!" Sau đó lại nói: "Phải cảnh giác!" Rồi tự đáp lại: 
"Vâng ạ!" Rồi tự nói: "Trong tương lai đừng để người khác lừa gạt nhé!" Rồi Sư tự nói: "Vâng ạ! Vâng 
ạ!" Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, hành giả tu thiển phải nên luôn nhớ rằng Thoại 
Nham tự bán tự mua, bịa ra chuyện đầu thần mặt quỷ. Sao lại như vậy? Một lão kêu, một lão dạ, một 
lão tỉnh táo, một lão không bị người gạt, ngó kỹ ra vẫn không có lão nào là thật lão. Nếu bám víu vào 
kiến giải hay bắt chước lão, thì đó cũng là kiến giải của loài chỗồn hoang mà thôi—According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), VolumeXVII, Zen master Jui-yen-Shih- 
yen appears 1n a famous koan, recorded as example 12 of the Wu-Men-Kuan: Jui-Yen went to live at 
Jui-Yen Monastery in Taizhou where he sat on a large rock. Each day he would call out, "Master!" 
Then he himself would answer, "What?” Then he said, "Stay alert!" Then he would answer, "Yes! And 
1n the future don't be deceived by anyone!" Then he would answer, "Yes! Yes!" According to Wu Men 
Hui-Kai in the Wu-Men-Kuan, Zen practitioners should always remember that Zen master Jui-yen 
buys himself and sells himself. He brings forth lots of angel faces and demon masks and plays with 
them. Why? Look! One kind calls, one kind answers, one kind 1s aware, one kind will not be deceived 
by others. If you still cling to understanding, you are in trouble. IÝ you try to imifate Jui-yen, your 
điscernmernt 1s altogether that of a wild fox only. 


5) Thoại Nham: Không Được Sắp Xếp! —Cannot Be Arranged! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền sư Thoại Nham 
Sư Ngạn: "Phải nói thế nào để không bị rơi vào những giai đoạn phát triển tâm linh (giai cấp đối đãi 
trong tâm)?" Thoại Nham đáp: "Không được sắp xếp." Vị Tăng lại hỏi: "Vì sao không được sắp xếp?" 
Thoại Nham nói: "Bởi vì nguyên lai không có giai đoạn nào cả để mà sắp xếp hay đối đãi." Vị Tăng 
lại hỏi: "Con không biết nơi mình nên trụ?" Thoại Nham nói: "Không ngồi ở điện Phổ Quang." VỊ 
Tăng nói: "Có che dấu hay không?" Thoại Nham nói: "Danh nghe khắp tam giới. Nơi đâu mà chẳng 


2264 


trở về triểu?"—According to The Records of the Transmission of the Lamp (Ch uan-Teng-Lu), 
VolumeXVII, one day, a monk asked, "How can one speak without falling into stages of spiritual 
development?” Jui-Yen said, "They arernt arranged." The monk said, "Why arent they arranged?” Jui- 
Yen said, "Because originally there are no stages." The monk said, "I dont know where one should 
abide." Jui-Yen said, "Dont sit in the universal light hall.” The monk said, "Is 1t concealed or not?” Jui- 
Yen said, "In what are known as the three realms, where can one not return to the court?” 


6)_ Thoại Nham: Tham Yết Giáp Sơn Thiện Hội— Visited Chia-Shan Shan-Hui 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, khi Thoại Nham đến tham yết Giáp Sơn. Giáp Sơn 
hỏi: "Ông từ đâu đến?" Thoại Nham đáp: "Từ Ngọa Long đến." Giáp Sơn hỏi: "Lúc ông đến, rồng trở 
dậy chưa?" Thoại Nham nhìn trừng Giáp Sơn. Giáp Sơn nói: "Trên vết thương cháy bỏng còn đốt ngải 
cứu." Thoại Nham nói: "Hòa Thượng chịu cay đắng như vậy để làm gì?" Giáp Sơn liền nghỉ (vì biết cơ 
phong của Thoại Nham hết sức bén nhạy). Thoại Nham bèn nói với Giáp Sơn: "Thầy làm như vầy thì 
dễ, không làm như vầy mới là khó. Cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vầy là đang cảnh tỉnh. Không tiếp tục 
lặp đi lặp lại như vầy là đang trụ trong không giới. Làm hay không làm, xin Thầy nói mau!" Giáp Sơn 
nói: "Ông lừa lão Tăng." Thoại Nham nói: "Lão Tăng này, giờ là giờ khắc nào?" Nói xong Thoại 
Nham đi ra ngoài. VỀ sau này có một vị Tăng hỏi Nham Đầu về chuyện này. Nham Đầu nói: "Thiệt 
khó làm sao! Tông môn của lão Tăng đều từ cách hành xử như vầy mà ra cả."—According to The 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), VolumeXVII, when Jui-Yen went back 
to see Jiashan. Jiashan asked, "Where have you come from?" Jui-Yen said, "From Wolong (Reclining 
Dragon)." Jiashan said, "When you came, had the dragon arisen or not?” Jui-Yen stared at Jiashan. 
Jiashan said, "When the wound 1s cauterized a scar 1s left there." Jui-Yen said, "Why 1s the master still 
embittered In this manner?” Jiashan let 1t rest. Jui-Yen then said to Jiashan, "Acting In this manner 1s 
easy. Not acting in this manner 1s hard. Acting this way over and over again 1s being alert. Not acting in 
this way over and over again 1s residing in the empty world. Acting or not acting, please, Master, 
speakl" Jiashan said, "I deceived you." Jui-Yen said, “This old monk, what time 1s this?" Jui-Yen then 
went out. Later a monk told Yantou about this. Yantou said, "How difficult! My branch came from 
acting In this way." 


7) Thoại Nham: Thế Nào Là Phật?— What Is Buddha? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVIH, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển sư Thoại Nham 
Sư Ngạn: "Thế nào là Phật?" Thoại Nham đáp: "Con bò bằng đá." Vị Tăng hỏi: "Thế nào là Pháp?" 
Thoại Nham đáp: "Con của bò đá." Vị Tăng hỏi: "Nếu nói như vậy thì không giống nhau rồi." Thoại 
Nham đáp: "Không thể nào hỗn hợp." Vị Tăng hỏi: "Vì sao không thể hỗn hợp?" Thoại Nham đáp: 
"Không có chỗ giống nhau thì làm sao hỗn hợp?"——According to The Records of the Transmission of 
the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), VolumeXYVII, one day, a monk asked, "What 1s Buddha?” Jui-Yen said, 
"A stone ox." The monk asked, "What is Dharma?" Jui-Yen said, ”Phe child of a stone ox." The monk 
said, “Then they re not the same.” Jui-Yen said, "Dont combine them.”" The monk said, "“Why cant you 
combine them?” Jui-Yen said, “They re in no way equivalent. How could you combine them?” 


DCCLXXXT.Thomas Cleary: 

1) Chỉ Quán—Quieting and Reflecting 

Thomas Cleary viết trong quyển 'Dừng Lại Và Thấy': "'Chỉ và 'Quán' hay 'Dừng lại' và 'Thấy' là hai 
mặt âm và dương của Thiển định Phật giáo, hai nửa bổ sung nhau của một tổng thể hợp nhất. Ý nghĩa 
căn bản của 'Chỉ và 'Quán', đôi khi được diễn tả một cách uy nghi là 'đình chŸ và 'quán tưởng, là 
'dừng mê hoặc' và 'thấy chân lý.' Tất cả những Thiển định Phật giáo, tất cả những nguyên tắc tu tập 
Phật giáo đều có thể được phân loại và tổ chức liên hệ tới các từ ngữ 'chỉ, 'quán' và sự hợp nhất giữa 
chỉ và quán."—Thomas Cleary wrote in 'Stopping and Seeing "'Stopping' and 'seeing' are the yin and 


2265 


vang of Buddhist meditation, complementary twin halves of a unified whole. The fundamental 
meaning of stopping and seeing,' sometimes more solemnly called cessation and contemplation, 1s 
stopping delussion and seeing truth. All Buddhist meditations, and indeed all Buddhist principles and 
practice, can be categorized and organ1zed In terms of stopping, seeing, and the Integration of stopping 
and seeing." 


2) Thomas Cleary: Cốt Lõi Thiền—Zen Essence 

Theo Thomas Cleary trong quyển 'Cốt Lõi Thiển', điều nghịch lý của sự tự do trong Thiền là nó vẫn có 
đó, sẵn sàng cho chúng ta dùng đến, nhưng nó lẫn tránh khi chúng ta cố công tìm kiếm nó. Điều này 
tương ứng với điều mà Bunan (thế kỷ thứ 17) đã nói: "tìm kiếm mà không tìm kiếm." Yang-an, một 
thiền sư Nhật Bản, mất năm 866, trình bày vần để như thế này: "Thiển không có gì cho chúng ta bám 
víu. Khi người tu Thiển không hiểu rõ điều đó, ấy là vì họ tiếp cận Thiển một cách quá háo hức."— 
According to Thomas Cleary in Zen Essence, the paradox of Zen freedom 1s that 1t 1s present and 
available, yet somehow elusive when deliberately sought. It responds to what Buman (17th century) 
called "seeking without seeking." Ying-an (a Rinzal disciple 866 A.D.) put this way: "Zen has nothing 
to grab on to. When people who study Zen dontt see 1t, that 1s because they approach too eagerly." 


DCCLXXXII.Thomas Wright: Tọa Thiềên— Siting Meditation 

Thomas Wright viết trong quyển 'Điển Tọa Giáo Huấn': Người ta có thể tập tọa thiển để có được hạnh 
phúc hơn, bình an cho tâm thức, lòng can đảm, khả năng tình dục và năng lực lôi cuốn người khác 
mạnh mẽ hơn không? Rất nhiều người ủng hộ tọa Thiển ở Mỹ và ở Âu châu, ngay cả ở Nhật Bản, dí 
những củ cà rốt ấy cho người ta cắn vào. Nhưng khi nào vẫn còn có hy vọng, trông chờ một thành quả 
nào đó do tọa thiển mang lại, tọa thiển đã bị nhơ nhuốc. Tương tự như vậy, trong cuộc sống hằng ngày, 
khi một hành vi nào đó của chúng ta được thúc đẩy bởi hy vọng một thành quả, hay bởi một điều kiện, 
một tình huống trong cuộc sống, thành quả tốt đẹp sẽ tan vỡ thành mảnh vụn—Thomas Wright wrote 
1n Instructions for the Zen Cook: "Is it possible to gain greater happiness, or peace of mind, or courage, 
or sexual power, or øgreater charisma by doing zazen? There are many advocates of zazen in America 
and Europe today (and in Japan as well) who hold out these carrots for people to bite into. But as long 
as there 1s a hope or expecfation of some result to be derived from zazen, then zazen 1s tainted. In the 
same way, when any action 1n our day-to-day life 1s motivated by some expecfant result, or by what 
only appears to be a real condition or circumstance 1n our life, that expectant result 1s very likely to be 
dashed to pIeces. " 


DCCLXXXIII.Thối Ẩn: T'ui Yin 

1) Mười Lời Khuyên Về Công Án— Ten Advices Regarding the Zen Koan 

Thực tập công án lẩn lộn với Thiền định, nhưng theo tất cả những cảnh giác nầy do một vị tôn túc để 
ra về việc thực tập công án, thì rõ ràng Thiển không phải là thực tập Thiền định hay tư duy hay kham 
nhẫn thụ động. Nếu những người học Thiển đều hiểu đúng đắn, thì phải hiểu trọn vẹn nét đặc sắc 
nây. Thiền có một chủ đích rõ: “bừng tâm tỏ ngộ:” và để đi đến tâm trạng nầy, phải nhìn thẳng công 
án bằng đôi mắt của tâm, không tư duy, không chấp trước, chỉ coi nó như một cây sào, nhờ đó mà 
nhảy khỏi dòng sông tương đối để qua bờ tuyệt đối bên kia. Cái đặc sắc của đạo Phật Thiển tông là 
mọi thành quả không qua trung gian của khái niệm tôn giáo như tội lỗi, đức tin, ân sủng, cứu chuộc, 
vân vân. Vì thế, mà Thiền sư Thối Ấn có mười lời khuyên về công án cho hành giả tu thiền như sau. 
Thứ nhất là không tính toán theo trí tưởng tượng. Thứ nhì là không phóng tâm xao lãng khi minh sư 
nhướng mày hay nhắm mắt. Thứ ba là không quy định công án để rút ra một ý nghĩa. Thứ tư là không 
bộc bạch bằng lời. Thứ năm là không đặt ý nghĩa công án làm đối tượng cho tư tưởng. Thứ sáu là đừng 
coi Thiển như một trạng thái chỉ thụ động. Thứ bảy là không phán đoán công án theo tiêu chuẩn “Hữu 
và Vô”. Thứ tám là không coi công án như là chỉ điểm cho ngoan không (tuyệt đối trống rỗng). Thứ 


2266 


chín là không lẫm nhẫm công án. Thứ mười là đừng đem lòng chờ đợi chứng ngộ—The koan exercise 
1s confused with so-called meditation, but from all these warnings given by an old master regarding the 
©xercise 1t 1s evident that Zen 1s not an exercise 1n meditation or in passivity. If Zen 1s to be properly 
understood by 1s students, this characteristic aspect of 1t must be fully comprehended. Zen has 1s 
defimte object, which 1s “to open our minds to enlightenment” as we say, and in order to bring about 
this state of consciousness a koan 1s held out before the mental ey, not to medifate on, nor to keep the 
mind in a state of receptivity, but to use the koan as a kind of pole with which to leap over the stream 
Of relativity to the other side of the Absolute. And the unique feature of Zen Buddhism 1s that all this 1s 
accomplished without restoring to such religious conceptions as sin, faith, grace, salvation, etc. 
Therefore, Zen master T”ui-Yin had ten advices for those who practice koan as follow. First, do not 
calculate according to your Imagination. Second, let not your attention be drawn where the master 
raises his eyebrows or twinkles his eyes. Third, do not try to extract meaning from the waythe koan 1s 
worded. Fourth, do not try to demonstrate on the words. Fifth, do not think that the sense of the koan 1s 
to be grasped where it is held out as an obJect of thought. Sixth, do not take Zen for a state of mere 
passivity. Seventh, do not Judge the koan with dualistic standard of existence and non-existence. 
Eighth, do not take the koan as pointing to absolute emptiness. Ninth, do not ratiocinate on the koan. 
Tenth, do not keep your mind 1n the atfitude of waiting for enlightenment to turn up. 


2) Thối Ẩn: Thiên Gia Quy Giám— The Mirror for Zen Studenfs 

Thiển Gia Quy Giám do thiển sư Thối Ấn, một thiển sư người Triều Tiên thời nhà Minh, biên soạn vào 
năm 1579. Quyển sách mô tả đây đủ về tâm lý của việc thực tập công án và được tóm tắt lại như sau: 
"Người tu Thiền cần phải nhìn vào chỗ sống động chứ đừng nhìn vào chỗ chết. Hãy cố tìm hiểu ý 
nghĩa công án của mình, đồng thời đặt hết sức mạnh tinh thần vào phận sự như gà mái ấp trứng, như 
chuột rình mèo, như người đói tìm thức ăn, như kẻ khát tìm thức uống, như con nhớ mẹ. Nếu nỗ lực 
đến kỳ cùng và kiệt lực như thế, chắc chắn thời cơ sẽ đến khi ý nghĩa của công án soi tỏ trên mình. 
Trừ phi hành giả suy niệm bên trong và nỗ lực để thể nhận chân lý trong ấy chỉ học nhiều kinh điển 
không thôi sẽ chẳng có lợi ích gì cho sự an lạc tâm linh cả. Cũng như chim líu lo trong mùa xuân và 
những côn trùng ca hát những đêm thu, chẳng có nghĩa lý gì ngoài việc làm ồn cả. Không thể đọc kinh 
như vậy được. Khi việc học của hành giả chưa hoàn toàn hợp điệu với chân lý, nó có thể đóng góp cho 
tiếng tăm của hành giả như một học giả uyên bác hay một thuyết giả hùng biện. Bất chấp là hành giả 
xuất sắc cách mấy trên mặt này, nó cũng giống như vẽ xe đẩy của mình bằng son mà thôi." Thật vậy, 
hành giả tu Thiền nên luôn nhớ phải tu tập chứ không nên chỉ ham mê học hỏi văn học thế tục hay bác 
học mà thôi. Vì nếu làm như vậy thì cũng giống như việc cắt một cục đất sét bằng một thanh gươm 
báu: đất sét chẳng được bất cứ thứ gì gọi là hữu dụng, trong khi đó thì thanh gươm báu lại bị hư hỏng 
nặng nể. Ngoài ra, trong quyển sách này còn có mười lời khuyên của ngài Thối Ẩn về tu tập công 
án—The Mirror for Zen Students was compiled in 1579 by Zen master tui-yin, a Korean master during 
the Ming era. The book describes fully the psychology of the koan exercise and was summarized as 
follows: "What 1s required of Zen devotees 1s to see into the phrase that lives and not into the one 
which 1s dead. Try to search for the sense of the koan you have, putting your whole menrtal strength 
1nto the task like the mother-hen sitting on her egøs, like a cat trying to catch a rat, like a hungry one 
eagerly looking everywhere for food, like a thirsty one seeking for water, like a child thinking oŸ 1s 
mother. lÝ you exert yourself as seriously and as desperately as that, the time wIill surely come when 
the sense of the koan will dawn upon you. Unless Zen practitioners reflect within and strive hard to 
realize the truth of it, the mere learning of so many sutras wIll be of no real avail to your spiritual 
welfare. It 1s like the birds chirruping 1n the springtime and the I1nsects singing in the autumn nights, 
they all have no meaning beyond mere making noise. The sutra-reading ought not be like this. When 
your study 1s not yet 1n complete tune with the truth, it may add to your reputation as a learned scholar 
or an eloquent speaker. However mụuch you, Zen practitioner, may excel 1n this, 1t 1s like painting your 


2267 


đirt-carrier in vermillion." In fact, Zen practitioners should always remember to practice and ought not 
be Iinduced to study worldly or mere scholarly literature. Because 1f you only do the latter, 1t 1s like 
cutfing a lump of clay with a precious sword: the clay 1tself does not gain anything 1n the way Of 1s 
usefulness, while the sword 1s damaged beyond repairs. Besides, there are also ten advices regarding 
the Zen koan from T”ui-Yin. 


DCCLXXXTIV.Thông Biện: Thong Bien 

1) Bậc Giác Ngộ— The Enlightened One 

Lúc về già, Thiển Sư Thông Biện (2-1134) trở về Từ Liêm và trụ tại chùa Phổ Minh thuyết pháp ở Từ 
Liêm mở đàn thuyết pháp. Ngài thường khuyến tấn đệ tử tụng kinh Pháp Hoa. Sư dạy người tu thường 
lấy kinh Pháp Hoa làm dụng. Thế nên thời nhân gọi Sư là Ngô Pháp Hoa. Theo Sư, bậc giác ngộ là 
bậc đã đạt được giác ngộ, hay là bậc đã đạt được cuộc sống hài hòa với chân lý. Tư tưởng và hành vi 
của người ấy thích hợp một cách tự nhiên với mục đích. Người ấy cũng chọn một lối sống luôn luôn 
hài hòa với mọi sự trên đời này. Một bậc giác ngộ nhìn sự vật với chánh kiến, nghĩa là nhìn sự vật một 
cách đúng đắn, bậc ấy nói lời đúng đắn, hành động một cách đúng đắn, sống một cuộc sống đúng đắn, 
nỗ lực một cách đúng đắn, luôn hướng tâm vào chiều hướng đúng đắn và kiên trì tâm một cách đúng 
đắn và không bao giờ bị giao động vì bất cứ việc gì. Một bậc Giác Ngộ luôn nhắm đến lợi ích cho 
người khác trong khắp các pháp giới, bậc ấy bố thí hay phục vụ người khác từ tinh thần, vật chất đến 
thể chất. Để tháo bỏ sự mê mờ của tâm mình, bậc ấy tu tập đúng theo giới luật mà Đức Phật đã dạy, 
sống một cuộc sống đứng đắn và đạt được năng lực để cứu độ người khác bằng cách toàn thiện chính 
mình, bậc ấy luôn nhẫn nhục bằng cách chịu đựng những khó khăn và duy trì tịnh tâm mà không kiêu 
mạn. Bậc ấy luôn tinh tấn tiến thắng đến mục đích quan trọng mà không bị những sự việc tầm thường 
làm lệch hướng. Bậc ấy luôn tu tập thiển định để giữ cho mình cái tâm điềm đạm và không bị dao 
động trong mọi trường hợp. Bậc ấy luôn điểm đạm và tâm không bị. Và cuối cùng đạt được trí tuệ có 
năng lực nhận thức thấu đáo mọi khía cạnh chân thật của vạn hữu——When he was old, he returned to 
Từ Liêm to stay at Phổ Minh Temple to preach Buddha Dharma. He always encouraged his disciples 
to recite the Lotus Sutra. So people of the time called him “Ngo Lotus Sutra.” According to the Zen 
master, the enlightened one 1s the person who has really attained enlightenment, or one who attains a 
way Of life that 1s in accord with the truth. An enlightened one 1s the one who looks at things rightly 
(right view), thinks about things rightly (right thinking), speaks the right words (right speech), performs 
right conduct (right action), leads a right human life (right living), endeavors to live rigphtly (right 
endeavor), constantly aims the mind in the right direction (right memory), and constantly keeps the 
right mind and never be agitated by anything (right meditation). An Enlightened One always renders 
service to others In all spheres, spiritual, material, and physical, 1s donation. To remove 1llusion from 
one”s own mind 1n accordance the precepts taught by the Buddha, leading a right life and gaining the 
pOWer to save others by endeavoring to perfect oneself, enduring any difficulty and maintaining a 
tranguil mind without arrogance even at the height of prosperity, 1s perseverance. To proceed straight 
toward an important goal without being sidetracked by trivial things 1s assiduity. To maintain a cool 
and un-agitated mind under all circumstances 1s meditation. And eventually to have the power of 
discerning the real aspect of all things 1s wisdom. 


2) Thông Biện Và Thái Hậu Ỷ Lan— Thong Bien and the Empress Dowager Y Lan 

Một hôm, Thái Hậu Ỷ Lan lại hỏi Thiển sư Thông Biện: “Phần Giáo tông thì gác lại, còn hai phái 
Thiền tông có hiệu nghiệm gì?” Thiển sư Thông Biện tâu: “Xét theo truyện Pháp Sư Đàm Thiên (542- 
607), một vị danh Tăng Trung Hoa vào cuối thời nhà Tùy (581-618), có nói, vua Tùy Cao Tổ (580-611) 
bảo các Pháp sư rằng: 'Trẫm nghĩ ân từ bi dạy dỗ của đấng Điều Ngự, ân đức đó không biết lấy gì đáp 
đến. Trẫm lấy làm thẹn ở ngôi nhân vương, muốn hộ trì Tam Bảo rộng khắp, cho góp hết xá lợi trên 
toàn xứ, xây dựng bốn mươi chín ngôi tháp tôn thờ, để tiêu biểu cho đời và sửa sang xây cất một trăm 


2268 


năm mươi ngôi chùa. Những cõi ngoài như xứ Giao Châu, cũng muốn xây dựng các ngôi chùa tháp để 
cho đạo đức thấm nhuần khắp cõi đại thiên. Dầu xứ Giao Châu tuy chỉ nội thuộc nước Tàu, chúng ta 
vẫn muốn có sự liên hệ ràng buộc với mình. Vì vậy Pháp sư nên chọn những vị Sa môn danh đức sang 
xứ ấy giáo hóa họ, khiến tất cả đều được đạo Bồ Đề.' Pháp sư tâu: 'Cõi Giao Châu có đường thông 
Thiên Trúc gần hơn nước Tàu, lúc Phật pháp mới du nhập Giang Đông chưa truyền khắp, mà xứ này 
đã xây dựng trên hai mươi ngôi bảo tháp, độ hơn năm trăm vị Tăng, phiên dịch được mười lăm quyển 
kinh, do đó ở bên ấy có mối liên hệ với Phật pháp trước ta vậy. Thuở ấy đã có các Tỳ kheo Ma Ha Kỳ 
vực, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương và Mâu Bác đến đó truyền đạo. Hiện nay lại có Thiển sư 
Pháp Hiền, thượng sĩ đắc pháp nơi ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, kế thừa truyền bá tông phái của Tam Tổ, 
là hàng Bồ Tát trong loài người, hiện trụ trì chùa Chúng Thiện, thu nhận môn đồ giáo hóa trong hội 
không dưới ba trăm vị, cùng Trung Hoa không khác. Bệ hạ là cha lành khắp trời, muốn bình đẳng bố 
thí nên muốn phái chư Tăng đến đó giáo hóa, song họ đã có đủ người rồi, ta chẳng cần phải sang.” 
Thiển sư Thông Biện nói tiếp: “Lại có quan Tước quốc nhà Đường hiệu Quyền Đức Dư, làm bài tựa 
truyền pháp rằng: 'Sau khi Tổ Tào Khê mất, pháp Thiển được thịnh hành, mỗi nơi đều có dòng dõi: 
Thiền sư Chương Kỉnh Uẩn (756-815) mang tâm yếu Mã Tổ giáo hóa thịnh hành ở xứ Ngô Việt. Đại sĩ 
Vô Ngôn Thông truyền tông chỉ của Tổ Bá Trượng khai ngộ ở đất Giao Châu.' Lấy đây để nghiệm xét 
biết vậy.” Thái Hậu lại hỏi: “Sự truyền thừa của hai tông thứ tự thế nào?” Thiển sư Thông Biện đáp: 
“Người kế thừa phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi hiện nay chính là Thiển sư Huệ Sinh, Thiền sư Chân Không 
vậy. Người kế thừa phái Vô Ngôn Thông hiện là Thiền sư Viên Chiếu, Thiền sư Quảng Trí. Bên phái 
Khương Tăng Hội hiện nay có Lôi Hà Trạch ấy vậy. Ngoài ra những vị kế thừa phụ nhiều không thể 
kể xiết.” Thái Hậu rất hoan hỷ lễ bái phong Sư chức Tăng Lục, ban tử y và hiệu là Thông Biện Đại Sư 
cùng trọng thưởng rất hậu. Bởi kính trọng Sư, Thái Hậu thường triệu thỉnh vào nội cung và lễ bái 
phong làm Quốc Sư. Do sự giáo hóa của Sư, Thái Hậu nhận được yếu chỉ Thiển pháp. Chính Thái Hậu 
làm bài kệ ngộ đạo rằng: 
“Sắc tức là không, không tức là sắc, 

Không là sắc, sắc tức không. 

Sắc không đều chẳng quản, 

Mới được hợp chân tông.” 
(Sắc thị không, không tức sắc. Không thị sắc, sắc tức không. Sắc không câu bất quản, phươgn đắc khế 
chân tông)—One day, the empress dowager Y Lan asked Zen master Thong Bien, “NÑow, pufting aside 
the school founded on the principles (scriptural teachings), what has been affected by the other two 
sects of Zen?” Zen master Thong Bien said, “According to the biography of Dharma Master Tan-T'ien, 
a Chinese famous monk who lived in the Sui Dynasty in China, the Chinese Emperor Sui Kao Tzu said, 
TT think of the compassionate teaching of the Buddha (a master who tame and control the passions of 
men), whose benevolence I cannot repay. In a position of a king, I feel ashamed, so I wish to support 
the Three Jewels on a wide scale. I have had all the relics to be collected from all over the country, 
and I have built forty-nine precious stupas for them. To show the world the way to the enlightenmeint, Ï 
have built more than one hundred fifty temples and stupas. I also wish to build temples and stupas 1n 
remote place such as Jiao-chou, so morality and virtue can be impregnated and extended everywhere. 
Although Jiao-chou only belongs to China, we still need to bìnd 1t to us. So, Dharma Master (Tan T'ien) 
should select and send there monks who are renowned for their virtues, so they can convert and let all 
people there attain enlightenment.' Dharma Master Tan T'ien said, "The area of Jiao-chou has route to 
India, which 1s closer than from China to India. In early times, when Buddhism came to China and still 
had not been spread out to everyone, yet in Luy Lau more than twenty precious temples were buiÌt, 
more than five hundred monks were ordained, and fifteen volumes of sciptures were translated. So 
Jiao-chou had a connection with Buddhism before we địd. At that early time, there were monks like 
Ma-ha Chi-yu, Sanghapala, Chih-Chiang-L1ñang, and Mou-po who came there to spread the Dharma. In 
our time, there 1s Zen master Phap Hien, who received the dharma transmission from master Vinitaruci 


2269 


and who 1s now continuing the school of the Third Patriarch Seng Tsan. Phap Hien 1s a Bodhisattva in 
the human realm. He currently receives disciples and teaches the Dharma at Chung Thien Temple, and 
the congregation there numbers over three hundred. Thus, Jiao-chou 1s no different than China. Your 
Majesty are the compassionate father of all the world, and you wish to bestow your ørace everywhere 
equally by sending emissary to Jiao-chou, but there are Buddhist masters there, we do not have to go 
there to covert them.”” Zen master Thong Bien continued, “Moreover, the Tang Minister Chuan te-yu 
composed a preface to transmit the Dharma which says, After Patriarch Tsao-chi passed away, the 
teaching of Zen flourished and spread, there were Zen sects everywhere. Zen master Chang-ching Yun 
carried Ma-tsus essential dharma to spread in Wu-Yueh. The Mahasattva Wu-yen Tung transmitted 
the essential message of Master Pai-chang to open up the intelligence and bring enlightenment in Jiao- 
chou.' This 1s what has been accomplished by the Zen Schools.” The Empress Dowager Y Lan also 
asked, “What 1s the handed-down tradition of the two Zen Schools?” Zen Master Thong Bien replied, 
“The represenfatives of the Vinitaruci sect include Zen masters Hue Sinh and Vuong Chan Khong. For 
the Wu-yen Tung sect, there are Zen masters Mai Vien Chieu and Nhan Quang Tri. While the 
successor of Sanghapala (Chiang Seng-hun) 1s Loi Ha Trach. Besides, the transmissions from outside of 
these two secfs are numerous to mention them all.” The Empress Dowager Y Lan was very pleased 
with Master Thong Blens replies, so she honored him with the tile “Monk of the Clergy” and 
bestowed him with a purple robe and the special title (sobriquet) “National Teacher Thong Bien” 
which means “National Preceptor with Consummate Eloquence” and rewarded him generously. The 
Empress Dowager Y Lan often sunmoned Zen Master Thong Bien to the Inner Court to pay reverence 
(homage) to him and consecrated him the National Teacher. Due to his Instruction and transformation, 
the Empress Dowager Y Lan comprehended the essential meaning of Zen. The Empress herself once 
composed a verse of enlightenment: 
“Form 1s emptiness and the very emptiness 1s form, 


) 


Emptiness 1s form; form 1s emptiness. 
'When one attaches to neither form nor emptiness, 
One 1s in accordance with the True sect.” 


3) Thông Biện: Thường Trụ Thế Gian Không Sanh Không Diệt Là Phật— Eternally Dwelling in 
AlI Worlds, Unborn and Undying, That Is Called Buddha 
Thông Biện (2-1134), tên của một vị Thiển sư Việt Nam, quê ở Bắc Việt. Ngài là đệ tử của Thiển sư 
Viên Chiếu, và là Pháp tử đời thứ tám dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Về sau, ngài tới Thăng Long và 
trụ tại chùa Quốc Tự với tên Trí Không. Lúc về già, ngài trở về Từ Liêm và trụ tại chùa Phổ Minh 
thuyết pháp. Ngài thường khuyến tấn đệ tử tụng kinh Pháp Hoa. Theo ngài, thường trụ thế gian, không 
sanh không diệt gọi là Phật. Rõ biết tâm tông của Phật, hạnh và giải tương ưng gọi là Tổ. Phật và Tổ 
chỉ là một, bởi những kẻ lạm học nói sai rằng có hơn có kém mà thôi. Vả lại, Phật là giác. Cái giác 
này xưa nay lặng lẽ thường trụ. Tất cả chúng sanh đều đồng có lý này, chỉ vì dục vọng nhiễm trần che 
lấp nên theo nghiệp trôi lăn trong luân hồi sanh tử, chuyển thành các cõi ta bà—Thong Bien, name of 
a Vietnamese Zen master from North Vietnam. He was a disciple of Zen master Viên Chiếu. He 
became the Dharma herr of the eighth generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. Later, he went to 
Thăng Long and stayed at Quốc Tự Temple with the name Trí Không. When he was old, he returned to 
Từ Liêm to stay at Phổ Minh Temple to preach Buddha Dharma. He always encouraged his disciples 
to recite the Lotus Sutra. According to the Zen master, eternally dwelling in all worlds, unborn and 
undying, that 1s called Buddha. Understanding the mind teachings of Buddha, attaining enlightenment 
along Interpreting scriptures, those are called Patriarchs. Buddha and Patriarchs are Just one. Only 
bookworm wrongly says they have high and low levels. Moreover, Buddha 1s enlightened. Quiet since 
infinite time, dwelling eternally, this 1s awareness. All sentient beings also have 1t, but because their 


2270 


passion defilements cover this awareness, so all sentient beings follow the karma and fall into the 
cycle of rebirth, then all the realms of samsara exIst. 


DCCLXXXV.Thông Thiên: Thong Thien 
1) Sắc Là Bọt Biển, Thọ Như Bọt Nước, Tưởng Là Ảo Ảnh, Hành Như Cây Chuối, Thức Là Ảo 
Tưởng— Matter Is a Heap oƒ Foam, Feeling a Bubble, Perception a Mirage, Mermtal Formations a 
Banana Tree and Consciousness an IÏusion 
Thông Thiển (2-1228) là tên của một vị Thiển sư Việt Nam, quê ở An La, Bắc Việt. Ngài là đệ tử của 
Thiền sư Thường Chiếu tại chùa Lục Tổ. Sau khi trở thành pháp tử đời thứ 13 dòng Thiển Vô Ngôn 
Thông, ngài trở về làng cũ để chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo cho đến khi ngài thị tịch vào năm 
1228. Ngài thường nhắc nhở đệ tử: “Cổ đức thường khuyên dạy rằng chỉ nên xem năm uẩn đều không, 
tứ đại vô ngã, chân tâm không tướng, không đi, không lại. Khi sanh tánh chẳng đến; khi tử tánh chẳng 
đi; yên tĩnh, tròn lặng, tâm cảnh nhất như. Chỉ hay như thế, liền đó chóng liễu ngộ, không bị ba đời 
ràng buộc, bèn là người xuất thế. Cần thiết chẳng được có một mảy may thú hướng. Phàm phu không 
nhìn ngũ uẩn như là những hiện tượng mà chúng ta lại nhìn chúng như một thực thể do bởi tâm mê mờ 
lừa dối chúng ta, do ham ham muốn bẩm sinh cửa chúng ta cho những thứ trên là của ta để thỏa mãn 
cái 'Ngã` quan trọng của chúng ta. Kỳ thật, bản chất thực sự của năm uẩn nầy được giải thích trong 
giáo lý của nhà Phật như sau: “Sắc tương đồng với một đống bọt biển, thọ như bọt nước, tưởng mô tả 
như ảo ảnh, hành như cây chuối và thức như một ảo tưởng. Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, các tướng 
huyễn hóa nơi phù trần đều do nơi vọng niệm phân biệt mà sinh ra, lại cũng do nơi đó mà mất. Huyễn 
vọng là cái tướng bên ngoài. Tính sâu xa vẫn là diệu giác minh. Như vậy cho đến ngũ ấm, lục nhập, từ 
thập nhị xứ đến thập bát giới, khi nhân duyên hòa hợp, hư vọng như có sinh. Khi nhân duyên chia rẽ, 
hư vọng gọi là diệt. Không biết rằng dù sinh diệt, đi lại, đều trong vòng Như Lai tạng trùm khắp mười 
phương, không lay động, không thêm bớt, sinh diệt. Trong tính chân thường ấy, cầu những sự đi, lại, 
mê, ngộ, sinh, tử, đều không thể được. Chính vì vậy nếu chịu nhẫn nại và có ý chí, các ông sẽ thấy 
được bộ mặt thật của sự vật. Nếu các ông chịu quay vào nội tâm và quán chiếu bề sâu của tâm khẩm, 
chú tâm nhận xét một cách khách quan, không liên tưởng đến bản ngã, và chịu trau dỗổi như vậy trong 
một thời gian, các ông sẽ thấy ngũ uẩn không phải là một thực thể mà là một loạt các tiến trình vật 
chất và tinh thần. Rồi các ông sẽ không còn lầm lẫn cái bể ngoài với cái thực. Các ông sẽ thấy ngũ 
uẩn phát sinh và biến đi một cách liên tục và nhanh chóng. Chúng luôn luôn biến đổi từng phút từng 
giây, không bao giờ tĩnh mà luôn động, không bao giờ là thực thể mà luôn biến hiện. Đức Phật đã dạy 
trong Kinh Lăng Già: “Như Lai không khác cũng không phải không khác với các uẩn.'””—A 
Vietnamese Zen master from An La, North Vietnam. He was a disciple of Zen master Thường Chiếu at 
Lục Tổ Temple. After he became the dharma heir of the thirteenth generation of the Wu-Yun-T”ung 
Zen Sect, he returned to his home town to revive and expand Buddhism there. He passed away In 
1228. He always reminded his disciples: “The ancient virtues always advise us to keep seeing that the 
Íive agøregates are emptiness, the four elements are non-self, the true mind has no form, neither 
going, nor coming. The self-nature did not come when you were born; and will not go when you die. 
The true mind 1s always serene and all-embracing; and your mind and all scenes are one. If you always 
see that, you wIill soon attain enlightenment, be free from the bondage of the three periods, and 
become those who transcend the secular world. So, 1t is Important for you not to cling to anything. We, 
ordinary people, do not see the five agsregates as phenomena but as an entity because of our deluded 
minds, and our innate desire to treat these as a self in oder to pander to our self-importance. AÀs a 
matter of fact, the real nature of these five aggregates 1s explained in the Teaching of the Buddha as 
follows: “Matter 1s equated to a heap of foam, feeling 1s like a bubble, perception 1s described as a 
mirage, mental formations are like a banana tree and consciousness 1s Just an 1llusion. According to the 
Surangama Sutra, all the defiling obJects that appear, all the 1llusory, ephemeral characteristics, spring 
up in the very spot where they also come to an end. They are what 1s called “illusory falseness.` But 


2271 


therr nature 1s in truth the bright substance of wonderful enlightenmert. Thus 1t 1s throughout, up to the 
five skandhas and the six entrances, to the twelve places and the eighteen realms; the umion and 
mixture of various causes and conditions account for therr illusory and false existence, and the 
Separation and dispersion of the causes and conditions result in therr 1llusory and false extinction. Who 
would have thought that production, extinction, coming, and going are fundamernftally the everlasting, 
wonderful light of the treasury of the Thus Come One, the unmoving, all-pervading perfection, the 
wonderful nature of true suchnessl If within the true and permanent nature one seeks coming and 
going, confusion and enlightenment, or bírnth and death, there 1s nothing that can be obtained. 
Therefore, 1f you have patilence and the wIll to see things as they trulÌy are. If you would turn inwards 
to the recesses of your own minds and note with Just bare attention (sati), not obJectively without 
proJecting an ego I1nto the process, then cultivate this practice for a sufficient length of time, then you 
wIll see these five aggregates not as an entity but as a series of physical and menfal processes. Then 
you wil not mistake the superficial for the real. You will then see that these aggregates arise and 
disappear ¡in rapid succession, never being the same for two consecutive moments, never static but 
always in a state of flux, never being but always becoming.” The Buddha taught in the Lankavatara 
Sutra: “The Tathatagata 1s neither different nor noft-different from the Skandhas.` (Skandhebhyo- 
nanyo-nanayas-tathagata). 


2) Thông Thiên: Vô Sanh— Birthlessness 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Thông Thiển (2-1228): “Thế nào là nghĩa của vô sanh?” Sư 
đáp: “Thận trọng phân biệt các uẩn này tánh nó vốn không tịch; vì không, nên không thể diệt. Đây 
chính là nghĩa của vô sanh.” Vị Tăng tiếp tục hỏi: “Thế nào là lý vô sanh?” Sư đáp: “Do việc điều 
uẩn, mới hiểu tánh không, tánh không chẳng thể diệt, ấy là lý vô sanh.” Vị Tăng lại hỏi: “Thế nào là 
Phật?” Sư đáp: “Tâm vốn là Phật, do đó ngài Huyền Trang nói: 'Chỉ liễu ngộ tâm địa nên hiệu là Tổng 
Trì. Ngộ pháp vô sanh gọi là Diệu Giác.”—One day, a monk asked, “What 1s the meaning of 
birthlessness?” The master said, “When you carefully discern these five agsregates, you will find that 
by nature they are originally empty; because they are empty, they cannot be annihilated. This 1s 
exactly the meaning of birthlessness.” The monk continued to ask, “What 1s the principle of 
birthlessness?” The master replied, “From Investigating the five agsregates, you understand the 
emptiness that cannot be annihilated. This 1s the principle of birthlessness.” The monk asked agann, 
“What 1s Buddha?” The master said, “The original mind 1s Buddha; therefore, Hsuan-Tsang (596-663), 
the Tripitaka Master of the Trang dynasty, said, 'Just realize the mind-ground, this 1s called DharanI. 
Awakening to the principle of birthlessness, the phenomena have no bírth, ¡1s called marvellous 
enlightenmernt.”” 


DCCLXXXVI.Thông Vinh: Tâm Không Cảnh Lặng Vượt Thánh Siêu Phàm— The Mind Is Void, the 
Scene Is Sfill, One Goes Beyond the Saint and the Ordinary 
Thiển Sư Thông Vinh, tên của một vị Thiền sư Việt Nam, quê ở Hải Dương. Thuở nhỏ ngài xuất gia 
tại chùa Hàm Long. Về sau, ngài theo làm đệ tử Hòa Thượng Phúc Điền và trở thành Pháp tử đời 44 
dòng Lâm Tế. Phần lớn cuộc đời ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại Bắc Việt. Ngài thị tịch 
hổi nào và ở đâu không ai biết. Ngài thường nhắc nhở đệ tử: “Nơi tâm vin vào đó mà chạy theo gọi là 
cảnh, như pháp là nơi ý thức vin vào gọi là pháp cảnh, sắc là nhãn thức vin vào đó gọi là sắc cảnh, 
thanh là nơi nhĩ thức vin vào gọi là thanh cảnh, vân vân. Ngoại cảnh giới là cảnh không phải do nội 
tâm hiện ra, mà từ bên ngoài đến. Cảnh là nơi tâm vin vào đó mà chạy theo gọi là cảnh, như pháp là 
nơi ý thức vin vào gọi là pháp cảnh, sắc là nhãn thức vin vào đó gọi là sắc cảnh, thanh là nơi nhĩ thức 
vin vào gọi là thanh cảnh, vân vân. Không bị ngoại cảnh chi phối, đó chính là có tu. Ngược lại, nếu bị 
ngoại cảnh chuyển, ấy là đọa lạc. Ngoại cảnh còn là điều kiện hay hoàn cảnh bên ngoài khiến cho 
người ta làm việc ác. Tất cả những trở ngại và bất toàn không do những điều kiện bên ngoài, mà là do 


2272 


tâm tạo. Nếu chúng ta không có sự tỉnh lặng nội tâm, không có thứ gì bên ngoài có thể mang lại hạnh 
phúc cho chúng ta. Các cảnh giới riêng biệt khác nhau, cũng là biệt cảnh tâm sở (tâm sở của những 
cảnh riêng biệt). Hành giả không tin rằng có thế giới bên ngoài hiện hữu độc lập, riêng biệt mà bản 
thân họ có thể len vào trong những mãnh lực của nó. Đối với họ, thế giới bên ngoài và bên trong nội 
tâm chỉ là hai mặt của cùng một khuôn vải; trong đó những sợi chỉ của mọi động lực và biến cố của 
mọi hình thái của ý thức và đối tượng của nó cùng dệt thành một màng lưới bất khả phân ly, màng 
lưới của những tương quan vô tận và điều kiện hóa lẫn nhau. Tâm cảnh hay tâm thần (trạng thái tâm) 
là đối tượng vật thể có gây phiển toái hay không thường thường tùy thuộc vào trạng thái tâm hơn là 
vào chính đối tượng đó. Nếu chúng ta cho rằng nó là phiên toái, thì nó phiển toái. Nếu chúng ta không 
cho rằng nó phiên toái thì nó không phiên toái. Tất cả đều tùy thuộc vào trạng thái tâm. Thí dụ như 
đôi khi trong thiển quán chúng ta bị tiếng động quấy nhiễu. Nếu chúng ta nương theo và mắc kẹt vào 
chúng, chúng sẽ quấy rối thiển quán của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta dứt bỏ chúng khỏi tâm của 
chúng ta ngay khi chúng vừa mới khởi lên, thì chúng sẽ không tạo sự quấy nhiễu. Nếu chúng ta luôn 
đòi hỏi một cái gì đó từ cuộc sống, thì chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn. Nhưng nếu chúng ta chấp 
nhận cuộc đời là cái mà chúng ta đang là hay đang có, thì chúng ta sẽ luôn biết đủ. Có người tìm hạnh 
phúc trong vật chất; người khác lại cho rằng có thể có hạnh phúc mà không cần đến vật chất. Tại sao 
lại như vậy? Bởi vì hạnh phúc là một trạng thái của tâm, không thể đo được bằng số lượng tài sản. 
Nếu chúng ta biết đủ với những gì chúng ta đang là hay đang có, thì chúng ta sẽ luôn có hạnh phúc. 
Ngược lại nếu chúng ta không hài lòng với những gì chúng ta đang là hay đang có, thì bất hạnh luôn 
ngự trị trong ta. Tham dục không có đáy, vì dù đổ vào bao nhiêu thì tham dục vẫn luôn trống rỗng. 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy: “Một kẻ đầy tham dục dù sống trên trời cũng không thấy đủ; một 
người đã lìa tham dục dù phải ở dưới đất vẫn thấy hạnh phúc.` Hành giả chân thuần phải hiểu một 
cách thông suốt rằng tâm là một đối tượng phiên toái cho cuộc tu hành để từ đó có thể trở về đối diện 
với chính tâm mình, nguồn gốc và cội rễ của mọi phiền toái trên cõi đời nầy.” Thật vậy, hết thảy chư 
pháp đều ở bên trong cái tâm, không có pháp nào ở ngoài tâm. Chỉ một tâm nầy mà có đủ đây bốn 
cõi. Từ Lục Phàm Tứ Thánh đều do tâm nầy tạo ra. Cái tâm có thể tạo ra thiên đường, tạo ra địa ngục. 
Tâm làm mình thành Phật, thì cũng chính tâm nầy làm mình thành ngạ quỷ, súc sanh, hay địa ngục, Bồ 
Tát, Duyên Giác hay Thanh Văn. Vì mọi thứ đều do tâm tạo, nên mọi thứ đều chỉ ở nơi tâm nầy. Nếu 
tâm muốn thành Phật thì Phật Pháp Giới là quyến thuộc của mình. Các pháp giới khác lại cũng như 
vậy. Hành giả phải thấy như vậy để nhất cử nhất động từ đi, đứng, nằm, ngồi lúc nào cũng phải chế 
phục mình theo đúng lễ nghĩa của một người con Phật. Có người cho rằng thực thể của tâm là luôn 
luôn chân thực và trong sáng. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng tâm ban sơ vốn thanh tịnh rồi sau đó 
mới trở nên bị nhiễm ô một cách ngẫu nhiên. Theo giáo lý Phật giáo, từ khởi thủy tâm thức vốn đã bị 
nhiễm ô, và bản chất giác ngộ chỉ là hạt giống chưa được phát triển hoàn toàn mà thôi. Hành giả nên 
luôn nhớ rằng chỉ vì tâm niệm không chuyên nhất, ý chí không kiên cố, cứ tùy theo duyên cảnh mà 
xoay chuyển để rồi bị cảnh giới dẫn dắt gây tội tạo nghiệp. Chúng ta quên mất mục đích tu hành của 
chúng ta là tu để thành Phật, thành Bồ Tát, hay thành bất cứ quả vị Thánh nào trong Tứ Thánh. Thay 
vào đó, chúng ta chỉ biết tạo ra địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh mà thôi. Phật hay ma đều do một niệm 
sai biệt mà ra. Phật thì có tâm từ, ma thì có tâm tranh thắng bất thiện. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
dạy: “Vị Bồ tát Ma ha Tát thấy rằng thế giới chỉ là sự sáng tạo của tâm, mạt na và ý thức; rằng thế 
giới được sinh tạo do phân biệt sai lầm bởi cái tâm của chính mình; rằng không có những tướng trạng 
hay dấu hiệu nào của một thế giới bên ngoài mà trong đó nguyên lý đa phức điều động; và cuối cùng 
rằng ba cõi chỉ là cái tâm của chính mình. Dưới đây là một trong những bài kệ thiền nổi tiếng của 
ngài: 
“Tâm không cảnh tịch việt thánh siêu phầm 

Ý nhiễm tình sanh vạn đoan hệ phược 

Thiên nhân chư pháp tận tại kỳ trung 

Bỉ ngã nhất thể nguyên bản duy tâm.” 


2273 


(Tâm không cảnh lặng vượt thánh siêu phàm 

Ý nhiễm tình sanh muôn mối trói buộc 

Trời người các pháp trọn tại trong đây 

Ta người một thể gốc chỉ là tâm). 
Thong Vinh, name of a Vietnamese Zen master from Hải Dương. He left home at his young age to øo 
to Hàm Long Temple to beeome a monk. Later, he became a disciple of Most Venerable Phúc Điển. 
He was the Dharma heir of the 44” generation of the Linn-Chih Zen Sect. He spent most of his life to 
revive and expand Buddhism 1n North Vietnam. His whereabout and when he passed away were 
unknown. He always reminded his disciples: “A prospect, reglon, ferriftOry, surroundings, views, 
Circumstances, environment, area, field, sphere, environments and conditions, 1.e. the sphere of mind, 
the sphere of form for the eye, of sound for the ear, etc. External realms are realms which are not 
created by the mind, but come from the outside. À prospect, region, ferrItOry, surroundings, views, 
Circumstances, environment, area, field, sphere, environments and conditions, 1.e. the sphere of mind, 
the sphere of form for the eye, of sound for the ear, etc. lÝ you can remain unperturbed by external 
sfates, then you are currently cultivating. Ôn the contrary, 1Ÿ you are turned by external states, then you 
wIill fall. External states are also external conditions or circumstances which stir or tempt one to do 
evil. Problems and dissatisfaction do not develop because of external conditions, but from our own 
mind. If we don”t have internal peace, nothing from outside can bring us happiness. A Zen practitioner 
does not believe 1n an independent or separate existing external world into those dynamic forces he 
could 1nsert himself. The external world and his internal world are for him only two sides of the same 
fabric, in which threads of all force and of all events, of all forms of consciousness and of their obJects 
are WOven 1nto an inseparable net of endless, mutually conditioned relations. Mental intelligence or 
Spirit of mind 1s troublesome or not often depends on the state of mind rather than the object 1tself. If 
we think that 1t 1s trouble, then 1t 1s trouble. If we do not think that 1t 1s trouble, then 1t 1s not trouble. 
Everything depends on the mind. For example, sometimes during medifation we are Interrupted by 
outside noises. If we dwell on them and cling to them, they will disturb our meditation, but 1Ÿ we 
đismiss them from our minds as soon as they arise, then they will not cause a đisturbance. lf we are 
always demanding something out of our life, then we will never be content. But 1ƒ we accept life as 1t 
1s, then we know contentment. Some people seek happiness through material things; other people can 
be happy without many material things. Why? Because happiness 1s also a state of mind, not a 
quantiive measure of possessions. If we are satisiied with what we are and have now, then we are 
happy. But 1ƒ we are not satisiied with what we are and have now, that is where unhappiness dwells. 
The desire 1s bottomless, because no matter how much 1s put 1nfo 1t, 1t can never be filled up, 1t always 
remains empty. The Sutra In Forty Two Chapters taught: “Though a person filled with desires dwells in 
heaven, still that 1s not enough for him; though a person who has ended desire dwells on the ground, 
sữill he 1s happy.” Devout practitioners should understand clearly that mind 1s a troublesome obJective 
for our cultivation so that we can turn back to our own minds, the source and the root of all trouble.” In 
fact, nothing exists apart from mind. This single mind encompasses the four kinds of lands in theTr 
totality. From the S5ix Common Dharma Realms to the Four Dharma Realms of the Sages are not 
beyond the present thought in the Mind. The mind can create the heavens as well as the hells. The 
mind can achieve Buddhahood, but it can also turn Into a hungry ghost or an animail, or fall into the 
hells. It can be a Bodhisattva, a Pratyekabuddha, or a Sravaka. Since everything 1s made from the 
mind, nothing goes beyond the mind. If we want to create Buddhas in our minds, we become part of 
the retinue of the Dharma Realm of the Buddhas. The other Dharma Realms are the same way. 
Practtoners should always see this and pay attention to all daily activities from walking, standing, 
Iying down, or sitting... We must regulate ourselves in accord with propriety of a true Buddhist. Some 
believes that the basic entity of the mind 1s always unfabricated and clear, 1t 1s indeed thoroughly good. 
However, a lot of other people believe that the mind 1s first pure and then later became advenfitiously 


2274 


defiled. According to the Buddhist theories, from the very beginning the mind 1s delifed, and the 
enlightened nature 1s just a seed that 1s not thoroughly developed. Zen practiioners should always 
remember that we create more and more karmas and commit more and more sins because we are not 
concentrated and determined. We get dragged I1nto situations until we forget what we want to do. We 
forget our goal 1s to cultivate to become a Buddha, a Bodhisattva, or any of the four kinds of the sages. 
Instead, we only know how to create hells, hungry ghosts, and animals, etc. Thus, Buddhas and demons 
are only a single thought apart. Buddhas are kind and compassionate, while demons are always 
competitive with unwholesome thoughts. In the Lankavatara Sutra, the Buddha taught: “The 
Bodhisattva-mahasattvas sees that the triple world 1s no more than the creation of the citta, manas, and 
mano-vijnana, that 1t 1s brought forth by falsely discriminating one”s own mind, that there are no signs 
of an external world where the principle of multiplicity rules, and finally that the triple world 1s Just 
oneˆ”s own mind.” Below 1s one of his famous Zen poems: 
“Realizing that the mind 1s void, and the scene 1s stiIll, 

You wIll go beyond the saint and the ordinary. 

If your thoughts cling to scenes, sensations wiÏll rise, 

And ten thousand fetters wilÏ restrain you. 

The heavenly beings, human beings, and 

All phenomena are ultimately here. 

The “[” and the others are Just one, 

Originally, the mind only.” 


DCCLXXXVII.Thủ An Nam Đài: Đô Duyên Vô Sự Khả Tư Lương—Shou-an Nan-tai: There ls 
Really Nothing to Disturb My Serenify 
Thủ An Nam Đài là tên của một vị thiển sư Trung Hoa, người đã cảm tác bài kệ cảm nghĩ đến cái 
nghèo một cách thiết thực và thơ mộng hơn, và ngài không gợi thẳng đến sự việc của thế gian. Bài thơ 
không ngụ ý ngài ăn không ngôi rồi, hay không làm gì khác, hoặc không có gì để làm khác hơn là 
thưởng thức 'Cảnh lặng trời ngưng vạn sự buông'. Có thể lúc đó ngài đang giảng giải, đang tụng kinh, 
hay đang quét chùa, đang giẫy cỏ sân chùa như thường lệ, nhưng lòng tràn ngập một niễm thanh tịnh 
và khinh an. Sau đây là bài thơ của ngài: 
"Nam Đài tĩnh tọa nhất lô hương 
Tuyên nhật ngưng nhiên vạn sự vong 
Bất thị tức tâm trừ vọng tưởng 
Đô duyên vô sự khả tư lương." 
(Nam Đài ngồi tịnh trước lò hương 
Cảnh lặng trời ngưng vạn sự buông 
Nào phải ngăn lòng hay dứt niệm 
Chỉ vì vô sự chẳng gì vương). 
Shou-an Nan-tal, name of a Chinese Zen master, who wrote his expression of the feeling of poverty in 
a poem which 1s more poetic and positive. He does not make a đirect reference to things worldly. The 
poem does not convey the idea that he 1s idly siting and doing nothing particularly; or that he has 
nothing else to do but to enjoy the 'Day of rapture, all things are forgotten'. He may be In the midst of 
teaching pupils, reading the Sutras, sweeping and weeding the yard as usual, and yet his own mind 1s 
filed with transcendental happiness and quietude. Here 1s his verse: 
“At Nan-ta! I sit quietly with an incense burning, 
One day of rapture, all things are forgotten, 
Not that mind ¡1s stopped and 
thoughts are put away, 
But that there 1s really nothing to disturb 


2275 


mỹ serenIty." 


DCCLXXXYVIII.Thủ An Thạch Qui: Shou-An Shih-Kuei 

1) Bị Rắn Cắn Rồi Mới Sợ Dây! —Once Bitten By a Snake, Thereafter Afraid oƒa Broken Rope! 
Một vị Tăng hỏi Thiển sư Thủ An (1083-1146): "Con chó có Phật tánh hay không? Triệu Châu nói 'Vô' 
Là nghĩa thế nào?" Thủ An nói: "Chỉ một khi bị rắn cắn, và rồi sau đó mới sợ dây đứt trong giếng."— 
A monk asked, "Does a dog have Buddha nature? Zhaozhou said, Wu.' What did this mean?”" Shou-an 
said, "Just once bitten by a snake, and thereafter afraid of a broken rope 1n a well.” 


2) Thủ An: Cái Mà Ông Mới Hỏi Là Đệ Nhị Đế!— What You Just Asked Is the Second Principle! 
Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Thiển sư Thủ An Thạch Qui (1083-1146); tuy 
nhiên, có một vài chi tiết lý thú về vị Thiển sư này trong Truyền Đăng Lục: Thủ An đến từ Thành Đô, 
thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thủ An (1083-1146): "Đệ nhất nghĩa đế là thế 
nào?" Thủ An nói: "Cái mà ông mới hỏi là đệ nhị đế."——We do not have detailed documents on Zen 
Master Zhuan Shigui; however, there 1s some Interesting information on him in The Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu): Shou-an came from Shou-an, the city of Chengdu, 
Sichuan Province. One day, a monk asked Shou-an, "What 1s the first principle?” Shou-an said, "What 
you just asked 1s the second principle. " 


3) Thủ An: Đại Ngộ Qua Câu “Nói Chuyện Rỗng Tuếch! ?— Experienced Great Enlighfen„enf on 
the Phrase “Empty Talk!” 

Khi Thủ An (1083-1146) làm thị giả cho Phật Nhãn, Sư hỏi: "Khi vấn đáp đều dừng lại thì thế nào?" 
Phật Nhãn nói: "Nó cũng giống như chuyện ông gõ búa trên một tấm bảng làm vang lên tiếng kêu 
trong Tăng đường." Thủ An không lãnh hội ý Phật Nhãn muốn nói gì. Tối đêm đó Phật Nhãn đi đến 
phòng của Thủ An và nói chuyện với Sư. Trong tiến trình của cuộc nói chuyện Thủ An đem cuộc nói 
chuyện hồi sớm ra hỏi. Phật Nhãn nói: "Nói chuyện rỗng tuếch." Khi nghe lời nầy, Thủ An bỗng nhiên 
đại ngộ. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng giác ngộ rất quan trọng trong nhà Thiền vì mục đích của 
việc tu thiển là đạt tới cái được biết như là “giác ngộ.` Sự tự chứng nầy lập nên chân lý của Thiển, 
chân lý ấy là giải thoát và an nhiên tự tại. Giác ngộ có nghĩa là sự soi sáng hay sự khai minh hay sự 
trực ngộ về bản tánh thật của vạn pháp. Ngộ là kinh nghiệm riêng tư thân thiết nhất của cá nhân, nên 
không thể nói bằng lời hay tả bằng bút được. Tất cả những gì các Thiền sư có thể làm được để truyền 
đạt kinh nghiệm ấy cho người khác chỉ là thử khơi gợi lên, hoặc chỉ trổ cho thấy. Người nào thấy được 
là vừa chỉ thấy ngay, người nào không thấy thì càng nương theo đó để suy nghĩ, lập luận càng sai để— 
When Shou-an was serving as Foyans attendant, he said, "“What is it when question and answer stop?” 
Foyan said, "ICs like when you strike the hammer on the sounding board at the monk's hall." Shou-an 
didnt understand what Foyan meant. That evening Foyan went to Shou-ans quarters and spoke with 
him. In the course of this conversation Shou-an broupht up their earlier conversation. Foyan said, 
"Empty talk." Upon hearing this, Shou-an suddenly experienced great enlightenment. Zen practfiftioners 
should always remember that “Enlightenment” 1s very 1mportant 1n the Zen sects because the ultimate 
goal of Zen discipline 1s to attain what 1s known as “enlightenment.`” And this self-realization 
constitutes the truth of Zen, which 1s emancipation (moksha) and freedom (vasavartin). Enlightenment 
means to enlighten or to wake up or the intuifive awareness or cogmition of the Dharma-Nature, the 
realization of. ultimate reality. Enlightenmernt 1s the most Intimate 1ndividua]l experience and therefore 
cannot be expressed in words or described in any manner. All that one can do in the way of 
communicating the experience to others 1s fo suggest or indicate, and this only tenfatively. The one 
who has had 1t understands readily enough when such 1ndication are given, but when we try to have a 
glimpse of 1t through the indices given we utterly fail. 


2276 


4)_ Thủ An: Nhất Niệm Vạn Niên—One Thought-Moment is the Same Thỉng as a Thousand Years 
Nhất niệm vạn niên có nghĩa là “một khoảnh khắc của ý thức vạn năm” (thời gian không có thật đối 
với các bậc giác ngộ). Trong từ ngữ này, chữ vạn có nghĩa là một thời gian dài vô hạn, không thể đo 
được, và sự thể nghiệm giác ngộ của tất cả các vị Thánh không còn khái niệm về thời gian theo nghĩa 
thông thường nữa. Do đó theo quan điểm đại giác, khoảnh khắc của ý thức là tính vĩnh hằng'. Vào 
khoảng năm 1115, Thiền Sư Thủ An Thạch Qui (1083-1146) bắt đầu dạy Thiền ở Thiên Ninh. Sư ở lại 
đây cho đến khoảng năm 1135, khi Sư được hoàng đế thỉnh đi trụ trì chùa Năng Nhân. Một hôm, Thủ 
An (1083-1146) dạy chúng: "Vạn niên nhất niệm. Nhất niệm vạn niên. Mặc quần áo lăn trong bùn, rồi 
rửa chân, và leo lên giường ngủ. Mọi sự trong một kiếp là đây là ngay trước mấy ông. Khi biển cả trào 
sóng, kẻ ngu muội cố đo coi sóng bao lớn." Rồi, nâng gậy thẳng lên, Thủ An nói: "Hết thảy mấy ông ở 
đây, không có cửa vào. Mấy ông phải có cửa vào. Và khi mà mấy ông có cửa vào, mấy ông phải bắt 
đầu con đường hiển lộ thân. Nhưng đường hiển lộ thân là đường gì?" Sau một hồi lâu im lặng, Thủ An 
nói: "Tuyết rơi nặng không thể đè bẹp cây tùng. Gió thối lại dời trăng." Xong rồi Thủ An hạ gậy 
xuống và rời khỏi sảnh đường—The term for “one moment of consciousness, ten thousand years.” In 
this expression, the number ten thousand simply means a limitlessly large number, and there 1s no time 
1n the everyday sense 1n the experience of enlightenment of all saints. Thus from the poInt of view of 
enlightened consciousness, one moment of consciousness 1s etermty. Around the year 1115, Shou-an 
began teaching In Tianning. He remained there until about the year 1135, when, at the 1nvitation of the 
emperor, he assumed the abbacy of Nengren Temple. One day, Shou-an addressed the monks, saying, 
“Ten thousand years, a single thought. A single thought, ten thousand years. Rolling in the mud with 
your clothes on, washing your feet, and clmbing 1nto bed to sleep. The affatrs of an eon are here 
before you. When the ocean surges with billowing waves, fools try to measure how bịg they are." 
Then, lifting his staff upright, Shou-an said, "All of you here, you dont have an entrance. You must 
have an entrance. And when you have an entrance, you must begin the path of the revealed body. But 
what 1s the path of the revealed body?" After a long pause, Shou-an said, "The heavy snow cant crush 
the pine. The blowing wind moves not the moon.” Shou-an then lowered his staff and left the hall. 


3) Thủ An Thạch Qui Và Phật Nhãn—Shou-an Shih-kuei and Fo-yan 

Thủ An Thạch Qui (1083-1146), tên của một vị Thiển sư Trung Hoa, thuộc phái Dương Kỳ, tông Lâm 
Tế vào thời nhà Tống (960-1279). Sư là một trong những đệ tử và người nối pháp nổi trội nhất của 
Thiền sư Phật Nhãn Thanh Viễn (Long Môn Thanh Viễn). Từ năm 1131 đến năm 1162, Sư giúp Thiền 
sư Đại Huệ Tông Cảo soạn trên 100 công án Thiền. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết 
về Thiển sư Thủ An Thạch Qui; tuy nhiên, có một vài chỉ tiết lý thú về vị Thiển sư này trong Truyền 
Đăng Lục: Thủ An đến từ Thành Đô, thuộc nh Tứ Xuyên. Khi còn trẻ, Sư đã vào chùa Đại Bi ở 
Thành Đô để tu tập với một vị thây Phật giáo tên Trọng Nha. Tại đây Sư học kinh Thủ Lăng Nghiêm. 
Sau năm năm, Sư bắt đầu hành cước du phương, học dưới nhiều vị thầy khác nhau vào thời của Sư. 
Cuối cùng Sư đến núi Long Môn, nơi Sư gặp Thiển sư Phật Nhãn. Thủ An, đã là một Thiền sinh chứng 
nghiệm, trình bày sở ngộ của mình cho vị thầy mới. Phật Nhãn khuyên Sư: "Sự nắm bắt tâm của ông 
thật uyên thâm, nhưng ông cần phải mở mắt mở tai ra." Thủ An bèn ở lại giữ chức trưởng Tăng sự 
trong Tăng đường —Shou-an, name of a Chinese Zen master of the Yang-chi branch, Lin-chi Sect, in 
the Sung dynasty. He was one of the most eminent đdisciples and dharma herrs of Zen master Fo-yen 
Ching-yuan. Erom 1131 to 1162, He helped Zen master Ta-hui Tsung-kao (1089-1163) to compose 
more than one hundred koans. We do not have detailed documents on this Zen Master; however, there 
1S some interesting information on him in The Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng- 
Lu): Shou-an came from Shou-an, the city of Chengdu, Sichuan Province. As a young man he entered 
Da1zi (Great Compassion) Temple in Chengdu under a Buddhist teacher named Zong-ya. There he 
studied the Surangama Sutra. After five years, he set off as a yunshui (vân thủy), studying under 
various Buddhist teachers of his time. Eventually he came to Mt. Longmen, where he met Foyan. 


2277 


Shou-an, already an experlenced Zen student, demonsfrated his understanding to his new teacher. 
Foyan advised him, "Your grasp of mind 1s thorouph, but you must open your eyes and ears." Shou-an 
then assumed a temple post as director of the monk's hall. 


6) Thủ An: Trước Khi Vạn Sự Khởi Lên!— Beƒfore the Ten Thousand Things Come Forth! 

Một hôm, Thủ An (1083-1146) thượng đường thị chúng, nói rằng: "Trước khi vạn sự khởi lên, mắt của 
mấy ông thấy sắc. Tai của mấy ông nghe tiếng; một cuộc nói chuyện trong sảnh đường. Trên đầu mấy 
ông có bầu trời trong sáng. Chân mấy ông đi trên mặt đất. Tất cả mấy ông chỉ biết rằng hôm nay là 
ngày mồng năm. Mấy ông không thật biết rằng kim điểu vội vã chạy đi trong lúc nửa đêm, thỏ ngọc 
leo lên bầu trời bên đông của biển." Thủ An bèn lấy cây phất tử gõ sàng thiển, bước xuống tòa, rồi rời 
khỏi sảnh đường —One day, Shou-an entered the hall and addressed the monks, saying, "Before the 
ten thousand things come forth, your eyes see form. Your ears hear sounds; a talk in the hall. Above 
your head there 1s the bright sky. Your feet walk upon the ground. All of you only know that today 1s 
the first day of the fifth month. You really dont know that the golden bird scurried away at midnight, or 
that the Jade rabbit has climbed the sky east of the sea." Shou-an then struck the meditation platform 
with his whisk, got down from the seat, and left the hall. 


7) Thủ An: Vô Tự Ngữ Là Trái Tùn Của Tên Ăn Trộm Trống Rỗng!—Wordless Words Are A 
Thieƒ's Heart Which Is Empty! 

Một vị Tăng hỏi Thiển Sư Thủ An Thạch Qui (1083-1146): "Thế nào là nghĩa của 'vô tự ngữ, bìm bám 

vào cây?" Thủ An nói: "Trái tìm của tên ăn trộm trống rỗng."——A monk asked, "What is the meaning 

of wordless words, a creeper clinging to a tree'?” Shou-an said, "A thiefs heart 1s empty." 


8)_ Thủ An: Ý Nghĩa Và Ngôn Ngữ— The Meaning and the Words 

Một dịp khác, Thủ An (1083-1146) thượng đường thị chúng, nói rằng: "Bao la trong trẻo, không tỉnh 
thức. Nếu cho pháp là có si mê. Không ai trong mấy ông có thể đứng ở chỗ đó. Không ai trong mấy 
ông có thể sống ở chỗ đó. Nếu mấy ông đứng đó thì có nguy hiểm. Nếu mấy ông sống ở đó là liều 
lĩnh. Nắm được ý nghĩa không phải là chấm dứt điều bí mật. Nói lên ngôn ngữ không có nghĩa là chấm 
dứt ý nghĩa. Sử dụng nó không phải là chấm dứt chỗ dụng của nó. Nếu mấy ông hiểu rõ ba việc này, 
rồi thì dầu mấy ông làm bất cứ thứ gì mấy ông cũng không cần phải kiểm soát, vì mọi chuyện sẽ được 
lãnh hội một cách tự nhiên. Nhưng dâu cho nó là như thế, vẫn còn có chuyện cao hơn mà mấy ông 
phải biết. Còn mưa bao lâu nữa thì mới trời quang mây tạnh? Ha!"-—Another occasion, Shou-an 
entered the hall and addressed the monks, saying, "Vast clarity, no awakening. If there are dharmas 
there 1s delusion. NÑone of you can stand in that place. None of you can live 1n that place. If you stand 
there then there 1s danger. If you live there 1t 1s reckless. Grasping the meaning does not end the 
mystery. Speaking the words does not end the meaning. sing 1t does not end the function. IÝ youTre 
clear on these three things, then wherever you are you]I have no need for control, for everything will 
be naturally understood. But although it 1s thus, there 1s still a higher matter you must know. How long 
the rain before the sky clears? Ha!" 


DCCLXXXIX.Thủ Chỉ Đại Ngu: Shou-Chih Ta Yu 

1) Hòa Với Cả Sự Sáng Rực Và Bóng Đêm— Unite with Both the Brightness and the Darkness 

Một hôm, Thiển sư Đại Ngu Thủ Chi thăng tòa. Đưa ra một cây nhang cháy sáng cho đệ tử của mình, 
và nói: "Khi sự sáng rực đến, hòa làm một với nó. Khi bóng tối đến, cũng hòa làm một với nó. Khi 
Đạo đã đạt, thì thế giới được trật tự. Khi Đạo không đạt được thì cả thế giới không có trật tự."—-One 
day, Ta Yu ascended the seat. Displaying a lighted stick of incense to his disciples, he said, "When the 
brightness comes, unite with the brightness. When the darkness comes, unite with the darkness. When 
the Way 1s attained, the world 1s ordered. When the Way 1s not attained, the world 1s disordered."” 


2278 


2) Thủ Chỉ: Nếu Không Thực Chứng Bản Tánh Của Mình Đã Tôn Tại Trước Khi Vào Thai, Liền 
Bị Chẽ Đôi Ngay Lưng—ÏIƒ You Do Nof Realize Your Nature That Existed Before the Womb, 
Then You WiIIl Be Chopped in Two at the Waist 

Một vị Tăng hỏi: "Vô số pháp cũng giống như huyễn bào ảnh phản chiếu. Thỉnh Hòa Thượng đem ra 

chân lý trọng yếu này?" Đại Ngu nói: "Nếu hai phần không giống, bài sẽ dài." Vị Tăng bèn hỏi: "Toàn 

thân là Pháp nhãn. Vậy thì cái miệng ở đâu?" Đại Ngu nói: "Ba cái nhảy." Vị Tăng đến gần Sư và nói: 

"Con không lãnh hội." Đại Ngu nói: "Ở phần cuối bài luận toàn là ngôn từ, 'Thu tận, thì ca kệ được 

làm mới lại vào mùa xuân.' Trong số lớn Tăng chúng, một người đứng nổi trội trên những người còn 

lại. Nó cũng giống như bài kệ của Dương Đại Niên (974-1020) trong kỷ nguyên này đã nói: 
'Ai đi trong cối đá tám mặt, 
Ngay cả sư tử của Văn Thù 
chỉ là con chó quạu. 
Nếu muốn dấu mình trong Đại Hùng, 
Vỗ tay phía sau Nam Bội Tỉnh." 

Đại Ngu bèn nói tiếp: "Nếu ông lãnh hội, thì biết rằng một bài kệ lan tỏa khắp muôn phương, ngăn cắt 

ngôn từ của nạp Tăng." Đại Ngu cũng nói: "'Khi Lỗ Tổ thấy một vị Tăng tiến đến, ngài liền xoay mặt 

vào tường.' Nam Tuyển nói: 'Mấy ông phải hiểu cái mà trước khi đức Phật xuất hiện trên thế gian." 

Nhưng mãi cho tới bây giờ không một người, hay dâu chỉ nửa người, hiểu được. Lão Tăng nói với mấy 

ông một cách nhấn mạnh rằng nếu mấy ông không thực chứng bản tánh của mình đã tổn tại trước khi 

vào thai, mấy ông liền bị chẽ đôi ngay lưng."—A monk asked, "The innumerable dharmas are like 
1llusory reflective bubbles. Would the master please bring forth a master for substantial truth?” Ta Yu 
said, "If two sections are not the same, the text 1s long.” The monk then asked, “The whole body 1s the 

Dharma eye. Where 1s the mouth?" Ta Yu said, ”Phree leaps." The monk drew close and said, "I don 

understand." Ta Yu said, "At the end of the essay are the words, 'In autumn finished, songs and verses 

are renewed In the spring.. Among the great numbers of monks, one stands out above the rest. Its like 
the verse by Yang Danian in this era that says, 

'For the one who walks within 

the eight-sided millstone, 

Even ManJusrrs lion 1s a Cur. 

If you plan to conceal yourself within 

the Northern Dipper, 

Then clap your hands behind 

the Southern Cross. ” 

Ta Yu then said, "If you want to understand, then know that a single verse spread in all directions, 

obstructing and cutting off the words of patch-robed monks." Ta Yu also said, ""When Luzu saw a monk 

approach he faced the wall.' Nanquan said, "You must comprehend what 1s before the Buddha appears 

1n the world.' But until now there hasnt been a single one, or even a haÏlf of one, who understands. I 

say to you emphatically that 1ƒ you do not realize your nature that existed before the womb, then you 

wIll be chopped In two at the waIst." 


3) Thủ Chỉ: Pháp Luân Chuyển Cái Gì Mấy Ông Có Biết Không?—Do You Understand What the 
Dharma Wheel Turns2 

Có một vị quan (Mật Giám Lệ?) ở Nam Xương thỉnh Thiền Sư Đại Ngu Thủ Chi làm trụ trì tự viện 

Thúy Nham trên Sơn Tây. Bài thuyết giảng đầu tiên trong sảnh đường, Đại Ngu nói với ảnh tượng 

Phật thiêng liêng: “Thâm sự được ban hành, Pháp luân lại được chuyển lần nữa." Đoạn Sư bèn nói với 

đại chúng: "Nói về Pháp luân, nó chuyển cái gì? Mấy ông có lãnh hội không? Ngay trên chót đỉnh, 

mấy ông phải cười lớn, và tự xoay mình. Nhưng mà mấy ông mới vừa đến sảnh đường và ngồi tréo 


2279 


cẳng. Ha, ha, ha. Cái gì đó? Đồ ăn trong giỏ, mà mấy ông lại ngồi đó đói meo. Mấy ông phải tự mình 
cảm thấy dễ chịu trong bùn và nước. Ai sẽ ở trong đó với mấy ông. Khi những bậc tôn quí nghe được 
điều này, họ sẽ cảm thấy sung sướng và an lạc. Khi phàm nhân nghe nó họ sẽ không còn ích kỷ 
nữa."—There was an official (Mi Jianh) of Nanchang Invited the master to become the abbot of a 
temple at Cuiyan (Emerald Crag) on West Mountain. At his first lecture in the new hall, Ta Yu 
addressed the sacred Buddhist images, saying, “The profound affarr 1s promulgated, the Dharma wheel 
1S again turned." He then said to the assembly, "Speaking of the Dharma wheel, what 1s 1t that turns? 
Do you understand? You must, at the very top, laugh out, and pivot yourself. But you Jjust come 1n the 
hall and cross your legs. Ha, ha, ha. Whats that? The food 1s in the basket, but you sit starving. You 
must be at ease 1n the mud and water. Who will you be with? When nobles hear it they are happy and 
at peace. When commoners hear it they are unselfish." 


4) Thủ Chỉ: Phật Trong Phố, Một Tấm Phướn Ở Ngã Ba Đường— The Buddha Within the Ciíy, A 
Stone Banner at the Main Intersecfion 

Thiền sư Đại Ngu Thủ Chi là đệ tử của Thiền sư Phần Dương Thiện Chiêu. Sư đến từ Thái nguyên 
xưa, tọa lạc trong tỉnh Sơn Tây ngày nay. Theo Thiển Lâm Bảo Huấn, Đại Ngu xuất gia lúc nhỏ tại 
chùa Thành Thiên ở Lô Châu, bây giờ là thành phố Trường Trí (2) trong tỉnh Sơn Tây. Tại đó Sư nổi 
bật về sự lãnh hội và giảng giải kinh Pháp Hoa và Kim Cang. Vào một dịp vị đại Thiển sư tông Lâm 
Tế là Phần Dương Thiện Chiêu xuất hiện gần đó, và Đại Ngu đã đi đến nghe ngài nói. Sau chuyện 
này, Đại Ngu thật lòng mở tâm mình ra theo giáo pháp của Phần Dương, theo đường lối Thiền, và 
nhận truyền thừa Pháp trong dòng Lâm Tế. Về sau này Sư du hành về phương Nam, trụ lại và dạy 
Thiền ở Cao An. Một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Thế nào là Phật trong phố?" Sư đáp: "Một lá phướn 
đá ở ngã ba đường."—Ta Yu Shou Chih was a disciple of Fenyang Shanzhao. He came from ancient 
Taiyuan, located in modern ShanxI Province. According to the Chan Lin Bao Zhuan, Ta Yu left home 
at young age and entered Cheng-tian in Luzhou, now the city of Changzhi in Shanxi Province. There 
he gained great prominence for his understanding and exposition of the Lotus and Diamond sutras. On 
one occasion the great Linji lineage Zen master Fenyang Shanzhao appeared nearby, and Ta Yu went 
to listen to him speak. After this event, Ta Yu sincerely opened to Fenyang's teaching, embraced the 
way of Zen, and received Dharma transmission 1n the LinjJi lineage. He later traveled south to reside 
and teach at Gao'an. One day, a monk asked, "What ¡1s the Buddha within the city?” Ta Yu said, "A 
s(one banner at the main intersection. " 


3) Thủ Chỉ: Thói Nhà Đại Ngu— The Style oƒ the House 0ƒ Ta Yu 

Có một vị Tăng hỏi Thiền Sư Đại Ngu Thủ Chi Thúy Nham: "Thế nào là thói nhà của Đại Ngu?" Sư 
đáp: "Không được theo đuổi một từ nào được nói ra, ngay cả bằng một đội mã."—A monk asked, 
"What ¡s the style of the house of Ta Yu?” Ta Yu said, "A single uttered word cant be pursued, even 
by a team of horses." 


6)_ Thủ Chỉ: Tu Di Sơn Treo Đại Hùng— Mount Sumeru Suspended in the Big Dipper 

Có một vị Tăng hỏi Thiền sư Đại Ngu Thủ Chi: "Xưa kia, tại hội chúng trên đỉnh Linh Thứu, vị Tổ thứ 
nhì đã chứng kiến những gì?" Sư nói: "Ông có nhớ không?" Vị Tăng im lặng một lúc lâu. Đại Ngu gõ 
vào sàn thiển và nói: "Sau nhiều năm như thế, chắc ông quên mất rồi!" Đoạn Đại Ngu nói: "Dừng lại! 
Dừng lại! Nếu ông cố bám víu lấy cái dụng của ngôn từ, nó giống như việc ông thấy bóng khi mình 
chóng mặt vậy thôi. Nếu ông nói về một thừa của thời xưa, nó giống như chuyện ông nói trong lúc 
ngủ. Mặc dầu là như vậy, một cách chánh thức mà nói, không một cây kim nào xỏ được vào nó, nhưng 
riêng tư mà nói một cái xe và con ngựa có thể đi xuyên qua nó. Nhưng nếu ông cho phép một con 
đường ở đó, nó sẽ là một nơi của sắn bìm và cỏ dại mà thôi." Đoạn Đại Ngu gõ vào sàn thiền và nói 
tiếp: "Tam giới,' 'chư Phật,' những ngữ cú này chỉ là những thứ làm đau đầu. Cái mà lão Tăng nói với 


2280 


ông là ông có thể tránh nó hay không? Có một người đơn độc có thể tìm được một nơi mà nó không 
tổn tại hay không? Không tránh né nó, hải ấn chiếu sáng rực." Đại Ngu đưa cây phất tử lên và nói: 
"Đây là cái ấn. Còn ánh sáng ở đâu? Đây là ánh sáng, còn chiếc ấn ở đâu? Cái dụng nó chiếu chiếu 
như vậy, mà đồ đệ mấy ông chỉ đứng quanh và nghĩ về nó thôi! Ông có lãnh hội hay không? Lão Tăng 
nói một giấc mơ, nhưng ông cái ông nói là những øì được thấy trong giấc mơ. Nếu ông vẫn chưa lãnh 
hội, thì hãy lắng nghe bài kệ này: 
"u Di sơn treo trong Đại Hùng, 
Đâu gậy nâng cả nhật nguyệt. 
Rừng và tiết xuân trò chuyện, 
Hạ khuyết chẻ đôi thu phong." 
Hãy cẩn trọng!"—A monk asked, "Formerly, at the assembly at Vulture Peak, what was it that the 
Second Ancestor witnessed?" Ta Yu said, "Do you remember?" The monk remained silent for a long 
while. Ta Yu then struck the meditation platform and said, "After so many years, you've forgoften!” 
Then Ta Yu said, "Stop! Stop! IÝ you try to grasp the function from within the words, 1t will be like 
seeing shadows when youTe dđizzy. IÝ you speak of the anclent vehicle, 1ts like talking in your sleep. 
Although it 1s thus, officially, not a single needle can be 1nserted 1nto 1t, but privately a cart and horse 
can pass throuph it. But 1f you allow a road there, it will be a place of creepers and reeds." Ta Yu then 
struck the meditation platform again and said, ""The three worlds,' 'all the Buddhas,' these phrases are 
all Just a headache. What I say to you all 1s, can you avoid 112 Is there a single person who can avoid 1t 
by finding a place where 1t doesnt exist? Not avoiding 1t, the ocean-seal radiates brilliantly." Ta Yu 
then raised his whisk and said, “This 1s the seal. Where 1s the light? This 1s the light. Where 1s the seal? 
The function flashes, yet you students stand around and think about 1t! Do you understand? Ï am 
speaking a dream, yet what do you say 1s to be seen In this dream. If you still dont understand, then 
listen to this verse: 
"Mount Sumeru suspended In the Big Dipper, 
The tip of the staff upholds the sun and moon. 
Forests and springs conversing, 
The waning summer cleaved by the autumn wind.' 
Take care!" 


7) Thủ Chỉ: Vũ Trụ Dài Ba Tấc— The Universe Three Feet Long 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền sư Đại Ngu Thủ Chi: "Thế nào là thói nhà của Đại Ngu?" Sư đáp: 
"Không được theo đuổi một từ nào được nói ra, ngay cả bằng một đội mã." Một vị Tăng khác hỏi: 
"Không ngôn tự làm sao diễn tả?" Sư đáp: "Vũ trụ dài ba tấc. Đại thiên thế giới sáu tấc hơi ngắn." Vị 
Tăng nói: "Con không lãnh hội được Hòa Thượng muốn nói gì?" Sư nói: "Tất cả đất ta bà đều quá dư 
hay quá thiếu."—One day, a monk asked, "What is the style of the house of Ta Yu?" Ta Yu said, "A 
single uttered word cant be pursued, even by a team of horses." Another monk asked, "How can 1t be 
expressed without words?" Ta Yu said, “The universe three feet long. The cosmos six feet too short." 
The monk said, "I dont understand what you mean?" Ta Yu said, "All samsaric øround 1s eXcessive 0r 
lacking." 


DCCXC.Thủ Đoan Bạch Vân: Shou Tuan Pai-Yun 

1) Chánh Pháp Nhãn Tạng Trong Mỗi Người— Treasury 0ƒ True Dharma Eye 0ƒ Each oƒ You 
Thiền sư Thủ Đoan Bạch Vân (1025-1072) thượng đường thị chúng, nói rằng: "Ngày trước có chúng 
hội trên đỉnh Linh Thứu Sơn, nơi đức Thế Tôn đưa một cành hoa lên, và Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. 
Đức Thế Tôn nói: "Ta có Chánh Pháp Nhãn Tạng. Nay Ta trao truyền lại cho Ma Ha Ca Diếp.' Chánh 
pháp này được truyển xuống cho đến ngày nay. Lão Tăng nói với chúng hội này rằng nếu nó thật sự là 
chân Pháp nhãn, thì lão Thích Ca Mâu Ni đầu có được nó, vậy thì làm sao mà truyền lại được đây? 


2281 


Lầm sao người ta kể lại một chuyện như vậy? Kỳ thật, mỗi người các ông đều có chân Pháp nhãn. 
Nhưng mỗi ngày sau khi mấy ông ra khỏi giường, lại có những thứ 'có, có,' và 'không, không' chia chẽ 
'nam' và 'bắc' và những hành động phân đôi khác, tất cả những thứ đó lấy mất đi ánh sáng của chánh 
Pháp nhãn tạng. Khi mà mắt này được mở ra, toàn thể vũ trụ và đại địa, nhật, nguyện, tinh cầu, chòm 
sao, vô số hình tướng của vũ trụ, dầu tất cả đều ở ngay trước mắt của mấy ông, mà lại không hiển 
hiện chút hình tướng nào cả. Trước khi mắt này được mở ra, nó bị triệt tiêu trong mắt của mọi người. 
Hôm nay nó đã mở ra rồi, và nó không chỉ giới hạn tại chỗ này không thôi. Nhưng ai trong mấy ông 
mà mắt đã mở; lão Tăng không thiếu khả năng, vì vậy lão Tăng sẽ mở nó ra để cho mấy ông thấy." 
Bạch Vân bèn đưa tay lên với hai ngón dựng đứng và nói: "Nhìn! Nhìn! Nếu mấy ông thấy nó thì nó 
giống như lão Tăng đã nói vậy. Nếu mấy ông không thấy nó thì lão Tăng sẽ nói một bài kệ khác vậy: 
"Chánh Pháp Nhãn Tạng trong mỗi người. 
Không tương không xứng cùng ngàn Thánh. 
Dòng truyền xuống đến ngươi. 
Tỏa sáng khắp Đường bang. 
Tu Di sơn quá hải, 
Tháng sáu trời sa sương 
Dầu ta nói thế ấy 
Ngôn tự không truyền tải." 
Zen master Shou Tuan Pai-Yun entered the hall and addressed the monks, saying, "In former times 
there was an assembly at Vulture Peak where the World-Honored One held up a flower, and 
Mahakasyapa smiled. The World-Honored One said, I have The Treasure of the True Dharma Eye. I 
pass 1t to Mahakasyapa.' This was then passed on 1n succession down to the present day. I say to this 
assembly that 1f it was really the true Dharma eye, then old Sakyamuni didnt have 1t, and so how could 
he have passed 1t on? How could it have been transmitted? How can such a thing be said? In fact, each 
Of you possesses the treasury of the true Dharma eye. But every day after you get out of bed, there's 
'yves, yes, and no, no,' dividing up 'south' and north,' and other acts of bifurcation, all of which taken 
together are the light of the treasury of the true Dharma eye. When this eye opens, the enfire universe 
and the great earth, the sun, moon, stars, and constellations, the myriad forms of the universe, though 
all right before your eyes, do not mamifest a single bit of form. Before the eye opens, 1t 1s extinguishe d 
1n the eyes of all people. Today 1t has already opened, and it 1s not limited to this place. But as to those 
of you for whom the eye has not opened; I dont lack the ability, so FlI open 1t and let you see.”" Pai- 
'Yun then raised his hand with two fingers extended vertically and said, "Look† LookK† If you can see 1t 
then 1fs the same as Ï've said. If you cant see it, then [II have to recite another verse: 
"The Treasury of the True Dharma Eye of each of you, 
Cannot be matched by the thousand sages, 
The line passes through you, 
Briliantly filling the great Tang. 
Mt. Sumeru walks Into the sea, 
In June a cold frost descends, 
Though I speak of it thus, 
NÑo words can describe 1t.' 
Monks!l ve spoken a mouthful. So why 1s it that no words can describe 1t?" Pai-Yun then shouted and 
said, "Each of you has two places to see 1t!” 


2) Thủ Đoan: Lầu Quỳnh Điện Ngọc—A Jade Palace 

Một hôm Thiển sư Bạch Vân Thủ Đoan (1025-1072) thượng đường thuyết pháp: “Nếu quả thực được 
một phen xuất hạn, liền nhằm trên một cọng cỏ hiện lầu quỳnh điện ngọc; nếu chưa quả thực được 
một phen xuất hạn, dù có lầu quỳnh điện ngọc lại bị một cọng cỏ che lấp mất, thế nào xuất hạn? Tự 


2282 


A3” 


có một đôi tay khéo ấy, đâu từng xem nhẹ vũ tam đài.”—Another day Zen master Pai-Yun entered the 
hall to address the monks, saying: “Tf you go out and really work up a sweat, then when you see a 
single stalk of grass a Jade palace 1s revealed. But 1f you don't put forth this type of effort, then even 1f 
you have a jade palace, a single stalk of grass will confound you. How can you really work up a sweat 
like this? As long as your two hands are tired, you”ll never dance gaily 1n the three palaces.” 


3) Thủ Đoan: Nước Đọng Không Chứa Rồng— Dead Water Does Not Conceal a Dragon 

Một ngày nọ có một vị Tăng hỏi Thiển sư Thủ Đoan Bạch Vân: “Thế nào là Phật?” Sư đáp: “Chảo 
dầu không chỗ lạnh.” Tăng hỏi: “Thế nào là đại ý Phật pháp?” Sư đáp: “Đáy nước thả trái bầu.” Tăng 
hỏi: “Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang?” Sư đáp: “Quạ bay thỏ chạy.” Tăng hỏi: “Chẳng cầu chư Thánh, 
chẳng trọng kỷ linh, chưa phải là việc phần trên của nạp Tăng, thế nào là phần trên của nạp Tăng?” 
Sư đáp: “Nước chết (ao tù) chẳng chứa rồng.” Tăng hỏi: “Khi thế ấy đi thì sao?” Sư đáp: “Lừa chết 
ngươi. ”——A monk asked Zen master Shou Tuan Pai-Yun: “What is Buddha?” Pai-Yun said: “A hot soup 
pot has no cool spot.” A monk asked: “What 1s the great meaning of Buddhism?” Pai-Yun said: “Push 
the gourd beneath the water.” A monk asked: “Why did Bodhidharma come from the west?” Pai-Yun 
said: “Birds fly, rabbits walk.” A monk asked: “Praying to the holy ones, believing 1n one”s self, there 
are not the concerns of a monk. What are the concerns of a monk?” Pai-Yun said: “Dead water does 
not conceal a dragon.” The monk asked: “And when 1t”s like that, then what?” Pai-Yun said: “Gain kills 


» 


you. 


4) Thủ Đoan: Sợ Người Cười — Fear Someone?s Laughter 
Một hôm Dương Kỳ thình lình hỏi Bạch Vân Thủ Đoan (1025-1072): “Bổn sư ngươi là ai? Sư thưa: 
“Hòa Thượng Úc ở Đồ Lăng.” Dương Kỳ bảo: “Ta nghe ông ấy qua cầu bị té mà được tỉnh ngộ, làm 
một bài kệ kỳ đặc, ngươi có nhớ không?” Sư bèn nói lại bài kệ: 
“Ngã hữu minh châu nhất khỏa, 
Cửu bị trần lao quan tỏa, 
Kim triệu trần tận quang sanh, 
Chiếu phá sơn hà vạn đóa.” 
(Ta có một viên minh châu, 
Đã lâu vùi tại trần lao, 
Hôm nay trần sạch sáng chiếu, 
Soi tột núi sông muôn thú. 
Thiển Sư Thích Thanh Từ dịch). 
One day Yang-Xi suddenly asked Bai-Yun: “Under what teacher were you ordained?” Bai-Yun said: 
“Master You in Cha-Ling.” Yang-Chi said: “I[ heard that he stumbled while crossing a bridge and 
attained enlightenment. He then composed an unusual verse. Do you remember 1t or not?” Bai-Yun 
then recited the verse: 
“J possess a lustrous pearl 
Long locked away by dust and toIil. 
Now the dust 1s gone and a light shines forth, 
IHuminating myriad blossoms with 
the mountains and rivers.” 
Bất chợt Dương Kỳ cười rồi nhẩy tửng lên. Sư Bạch Vân ngạc nhiên suốt đêm không ngủ. Hôm sau sư 
đến thưa hỏi, gặp ngày cuối năm, Dương Kỳ hỏi: “Ngươi thấy mấy người hát sơn đông đêm qua 
chăng?” Sư thưa: “Thấy.” Dương Kỳ bảo: “Ngươi còn thua y một bậc.” Sư lấy làm lạ thưa: “Ý chỉ thế 
nào?” Dương Kỳ bảo: “Y thích người cười, ngươi sợ người cười.” Sư liền đại ngộ. Sư hầu Dương Kỳ 
thời gian khá lâu mới giã từ đi Viên Thông. Sư được Thiển Sư Nột cử sư trụ trì chùa Thừa Thiên.Tại 
đây tiếng tăm của sư lừng lẫy—Yang-Xi suddenly laughed out loud and jumped up. Pai-Yun was 


2283 


shocked by this behavior so much that he hardly slept that night. Early the next morning Pai-Yun came 
to question Yang-XI about what had happened the night before. Yang-X1 asked: “Did you wifness an 
exorcism last night?” Pai-Yun said: “Yes.” Yang-XI said: “You don”t measure up to 1t.” This startled 
Pai-Yun. He asked: “What do you mean?” Yang-Xi said: “I enjoyed someone”s laughter. You fear 
someoneˆs laughter.” Upon hearing these words, Pai-Yun experienced great enlightenment. Pai-Yun 
then served as Yang-X1ˆs attendant for a long period of time. He later travelled to Yuan-T”ung temple 
where, at the recommendation of the abbot Zen master Yuan-T”ung Na, he then assumed the abbacy 
of the temple and taught at Cheng-T”1en temple. There his reputation became widely known. 


5)_ Thủ Đoan: Thiết Bích —An Iron Wall 

Công án nói về những lời dạy dỗ đệ tử của Thiển sư Bạch Vân Thủ Đoan (1025-1072). Một hôm 
Thiền sư Bạch Vân Thủ Đoan thượng đường thuyết pháp: “Cổ nhân để lại một lời nửa câu, khi chưa 
thấu sờ đến giống hệt vách sắt, bỗng nhiên một hôm sau khi nhìn được thấu, mới biết chính mình là 
vách sắt. Hiện nay làm sao thấu? Sư lại nói: Vách sắt! Vách sắt!—One day Zen master Pai-Yun 
entered the hall and addressed the monks, saying: “The ancients have passed down a few words, and 
before we penetrate them they are like an tron wall. Suddenly, one day, after we see through 1t, we 
know that we ourselves are an iron wall. What can be done to see through this question?” Zen master 
Pai-Yun also said: “An 1ron wall! An 1ron wall” 


6)_ Thủ Đoan: Tứ Hoằng Thệ Nguyện— Four Great Vows 
Một hôm, Thiền sư Bạch Vân (1025-1072) nói: "Lão Thích Ca Mâu Ni tụng tứ đại nguyện, đó là: 
'Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. 
Phiển não vô tận, thệ nguyện đoạn. 
Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. 
Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành.' 
Có nghĩa là nguyện cứu độ hết thảẩy chúng sanh, nguyện đoạn tận hết thảy phiển não dục vọng, nguyện 
học hết vô lượng pháp môn, và nguyện thành hay là nguyện chứng thành Phật đạo vô thượng. Lão 
Tăng cũng có bốn đại nguyện. Chúng là: 
"Khi đói, ta ăn; 
Khi lạnh, ta mặc thêm quần áo; 
Khi mệt, ta nằm duỗi ra ngủ; 
Khi nóng, ta tìm nơi gió mát.'” 
lt 1s fo say to vow fo save all sentient beings, to vow to put an end to all passions and delusions, though 
1nnumerous, vow to end (cu) all afflictions, and to vow to study and learn all methods. Pai-Yun said, 
"Old Sakyamuni recited four great vows, which were: 
"Though the myriad beings are 
numberless, Ï vow to save them 
Though defilements rise endlessly, 
I vow to end them; 
Though Dharma gates are innumerable, 
I vow to study them; 
Though Buddha's way 1s unsurpassed, 
I vow to embody It.' 
Ialso have four great vows. They are: 
"When Im hungry, I eat; 
When 1£ 's cold, I put on more clothes; 
'When Im tired, I stretch out and sleep; 
When 1t gets warm, 


2284 


I like to find a cool breeze. ” 


7) Thủ Đoan: Vị Tại—Still Lacking 

Một hôm, Thiền sư Bạch Vân (1025-1072) nói với Ngũ Tổ Pháp Diễn: “Một số Tăng từ Lô Sơn đến 
viếng lão Tăng. Tất cả đều đã hiểu, và khi được yêu cầu giảng Pháp, họ đã làm một cách rõ ràng. Khi 
được giao cho công án, họ đáp lại một cách rõ ràng minh bạch; khi được hỏi về câu chuyển ngữ, họ 
đưa ra ngay. Nhưng họ vẫn còn đang thiếu một các gì đó.”—One day, Zen master Pai-yun Shou-tuan 
said to Wutzu Fa-yan: “Several monks visited from Mount Lu. AII had had understandings and, when 
asked to expound the Dharma, địd so clearly. When given koans, they responded lucidly; when asked 
for turning phrases, they immediately produced them. But still they were lacking something.” 


DCCXCI.Thủ Lăng Nghiêm: The Surangama Suữa 

1) Thủ Lăng Nghiêm: Bất Khả Kiến— Not Seeing 

Công án "Bất Khả Kiến Lăng Nghiêm" trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VIH, và thí dụ thứ 
94 của Bích Nham Lục. Kinh Lăng Nghiêm nói: "Khi ta chẳng thấy sao chẳng thấy chổ chẳng thấy của 
ta. Nếu thấy cái chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải tướng chẳng thấy kia. Nếu chẳng thấy chỗ ta chẳng 
thấy, tự nhiên chẳng phải vật, tại sao chẳng phải ông?" Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Tuyết 
Đậu dẫn văn kinh đến đây mà dẫn chẳng hết. Dẫn hết thì có thể thấy. Kinh nói: "Nếu cái thấy là vật, 
thì ông cũng thấy được cái thấy của ta. Nếu đồng thấy gọi là thấy cái thấy của ta. Khi ta chẳng thấy 
sao chẳng thấy chỗ chẳng thấy của ta? Nếu thấy cái chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải tướng chẳng thấy 
kia. Nếu chẳng thấy chỗ ta chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải vật, tại sao chẳng phải của ông?" Vì lời 
nhiều chẳng chép hết. Ý Tôn giả A Nan nói: "Thế giới, lồng đèn, cột cái đều nên có tên, cần thiết Thế 
Tôn chỉ ra cái diệu tinh nguyên minh nầy gọi là vật gì, khiến con thấy ý Phật?" Thế Tôn nói: "Ta thấy 
đài hương." A Nan thưa: "Con cũng thấy đài hương, tức là cái thấy của Phật." Thế Tôn nói: "Ta thấy 
đài hương thì dễ biết, nếu khi ta chẳng thấy đài hương, ông làm sao thấy?" A Nan thưa: "Khi con 
chẳng thấy đài hương là thấy Phật." Thế Tôn bảo: "Ta nói chẳng thấy, tự là ta biết, ông nói chẳng thấy 
tự là ông biết, chỗ người khác không thấy, ông làm sao biết được?" Cổ nhân nói: "Đến trong đây chỉ 
nên tự biết, vì người nói chẳng được." Như Thế Tôn nói khi ta chẳng thấy, sao chẳng thấy chỗ chẳng 
thấy của ta. Nếu thấy cái chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải tướng chẳng thấy kia. Nếu chẳng thấy chỗ 
ta chẳng thấy, tự nhiên chẳng phải vật, tại sao chẳng phải ông? Nếu nhận cái thấy là có vật thì chưa 
có thể phủi dấu "Khi tôi chẳng thấy." Như con linh dương mọc sừng, tiếng vang dấu vết, khí tức đều 
tuyệt, ông nhằm chỗ nào dò tìm? Ý kinh trước buông ra để phá, sau đoạt để phá. Tuyết Đậu mở con 
mắt giáo pháp để tụng, chẳng tụng vật, cũng chẳng tụng thấy cùng chẳng thấy, thẳng thừng tụng thấy 
Phật The koan "The Surangama Scriptures Not Seeing”" in example 94 of the Pi-Yen-Lu. The 
Surangama scripture says: "When I do not see, why do you not see my not seeing? IÝ you see my not 
seeing, naturally that 1s not the characteristic of not seeing. If you dont see my not seeing, 1t 1s 
naturally not a thing, how could 1t not be you?"According to Yuan-Wu ïn the Pi-Yen-Lu, Hsueh Tou 
here does not quote the entire passage of the scripture; 1 it is quoted in full, then 1t can be seen. The 
Scripture says: "IÝ seeing were a thing, then you could also see my sight. If seeing alike were called 
seeing my seeing, when I dont see, why dont you see my not seeing? If you see my not seeing, 
naturally that 1s not the characteristic of not seeing. If you dont see my not seeing, naturally 1t 1s not a 
thing; how could 1t not be you?” The words are many, and Ï worït record them. Ananda Intended to say, 
“The lamps and pillars in the world can be given names; I also want the World Honored Ône to point 
out this subtle spiritual fundamenral 1llumination, what can you call it, to let me see the Buddha's 
intent?" The World Honored One says, "I also see the incense stand." Ananda says, "I also seethe 
Incense stand; then this 1s the Buddha s sight." The World Honored One says, "When I see the incense 
stand, then that can be known; when I do not see the incense stand, then how will you see?” Ananda 
says, "When I don see the incense stand, then this 1s seeing the Buddha." The Buddha says, "If I say I 


2285 


dont see, this 1s my own knowledge; when you say you dont see, this 1s your own knowledge, where 
another doesnft see, how can you know?” "The ancients said that when you get here, you can only know 
for yourself; you cant explain to others. Just as the World Honored One said, "When I do not see, why 
dont you see my not seeing? If you see my not seeing, naturally that 1s not the characteristic of not 
seeing. If you do not see my not seeing, naturally 1t 1s not a thing; how could 1t not be you?” If you say 
you acknowledge sight as an existent thing, you are not yet able to wipe away the traces. "When Ï 
don;t see” 1s like the antelope with his horns hung up, all echo of sound, traces of tracks, all breath 1s 
utterly gone; where will you turn to search for him? The sense of the scripture 1s total indulgence 1n the 
beginning and total restraint in the end. Hsueh Tou goes beyond the eye of the scriptural teachings to 
versIfy: he neither eulogizes things, nor seeing or not seeing; he Just eulog1zes seeing Buddha. 


2) Thủ Lăng Nghiêm: Hữu Biên— Fimiteness 

Thói thường, chỗ không thấy nghe thì cho là vô biên, còn chỗ thấy nghe lại cho là hữu biên. Chẳng 
hạn, một người quán sát trong tám vạn kiếp thì thấy chúng sanh; nhưng trước tám vạn kiếp thì bặt 
không thấy nghe gì cả. Nên chỗ không thấy nghe thì cho là vô biên, còn chỗ thấy nghe lại cho là hữu 
biên. Tin có sự hiện hữu, một thái cực của sự hiện hữu (chư pháp đều phải mượn sự hòa hợp của các 
duyên mà sanh ra), đối lại với “vô biên”. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành 
Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về bốn thứ hữu biên như sau: “Nây A Nan! Lại các thiện 
nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện, cùng tột căn bản cùa 
các loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong phận vị, khởi so đo 
chấp trước. Người đó bị đọa vào luận bốn thứ hữu biên.”——Usually, people regard as infinite those that 
cannot be seen, and as fimite those that can be seen. For example, a person contemplates an interval of 
eighty thousand eons, he can see living beings; but earlier than eighty thousand eons 1s a time of 
stillness in which he cannot hear or see anything. He regards as infimte that time In which nothing 1s 
heard or seen, and as fimte that interval in which living beings are seen to exist. Those who believe 
that things exist. The one extreme of existence, the opposite extreme being non-existence. In the 
Surangama Sutra, book Nine, In the part of the ten states of the formation skandha, the Buddha 
reminded Ananda about the four theories regarding finiteness as follows: “Anandal Eurther, In his 
practice of samadhi, the good person's mind 1s firm, unmoving, and proper and can no longer be 
disturbed by demons. He can thoroughly investigate the origin of all categorles of beings and 
contemplate the source of the subtle, fleeting, and constant fluctuation. But 1f he begins to speculate 
about the making of certain distinctions, he could fall into error with four theorIes of finiteness.” 


3) Thủ Lăng Nghiêm: Mạn Tập Nhân—Habits 0ƒ Arrogance 

Nhân ngã mạn quả báo là bị rơi vào sông máu biển độc. Đây là một trong mười nhân mười quả. Theo 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Mạn Tập Nhân như sau: 
“Mạn tập giao lấn, phát ra ỷ nhau, tuôn chảy mãi không thôi. Như vậy nên có cuồn cuộn chảy, chứa 
sóng thành nước. Như lưỡi nếm vị, chảy nước dãi vậy. Hai tập cổ động nhau, nên có các việc sông 
huyết, tro cát nóng, biển độc, nước đồng, vân vân. Vì thế mười phương Phật gọi ngã mạn là uống nước 
si. Bổ Tát nên tránh ngạo mạn như tránh chỗ sa lầy lớn.”—Habits of arrogance or conceit results in 
blood rivers and poisonous seas. This 1s one of the ten causes and effects. According to the Surangama 
Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the habit of arrogance as follows: “Habits of 
arrogance and resulting friction which give rise to mutual intimidation. When it accelerates without 
cease, 1t produces torrents and rapids which create restless waves of wafer, Just as water 1s produced 
when a person continuously works his tongue 1n an effort to taste flavors. Because these two habIts 
1ncite one another, there come 1nto being the river of blood, the river of ashes, the burning sand, the 
pOlsonous sea, the molten copper which 1s poured over one or which must be swallowed, and other 
such experiences. Therefore, the Thus Come Ones of the ten directions look upon self-satisfaction and 


2286 


name 1t “drinking the water of stupidity.` Bodhisattvas should avoid arrogance as they would a huge 
deluge.” 


4) Thủ Lăng Nghiêm: Mười Sáu Thứ Hữu Tướng— The Sixteen Ways in Which Forms Can Exist 
After Death 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nhắc nhở ông A Nan về mười hành ấm ma: Có thiện nam, 
trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện, cùng tột căn bản của các 
loài sanh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Chỗ lưu vô tận, khởi so đo chấp 
trước. Người đó bị đọa vào điên đảo hữu tướng sau khi chết. Hoặc tự kiên cố thân, nói sắc là ngã, 
hoặc thấy ngã viên mãn, trùm khắp quốc độ. Nói ngã có sắc. Hoặc kia tiền cảnh duyên theo ngã ứng 
dụng. Nói sắc thuộc ngã. Hoặc ngã nương ở trong cái hành tướng tương tục, nói ngã ở sắc. Đều so đo 
chấp trước rằng sau khi chết có tướng. Như vậy xoay vần có mưới sáu tướng. Từ ấy hoặc chấp rằng rốt 
ráo phiền não, rốt ráo Bồ Đề, hai tính cách đều đi đôi, chẳng có xúc ngại nhau. Vì so đo chấp trước 
sau khi chết rồi có tướng, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Để——According to the Surangama Sutra, 
the Buddha remined Ananda about the ten states of formation skandha: In his practice of samadhi, the 
øood person”s mind 1s firm, unmoving and proper and can no longer be disturbed be demons. He can 
thoroughly investigate the origin of all categories of beings and contemplate the source of the subile, 
fleeting and constant fluctuation. But 1f he begins to speculate the endless flow, he could fall into error 
with the confused ideas that forms exist after death. He may strongly identify with his body and say 
that form 1s himself; or he may see himself as perfectly encompassing all worlds and say that he 
confains form; or he may perceive all external conditions as contingent upon himself and say that form 
belongs to him; or he may decide that he relies on the continuity of the formations skandha and say that 
he 1s within form. In all these speculations, he says that forms exist after death. Expanding the idea, he 
comes up with sixteen cases of the existence of forms. 


3) Thủ Lăng Nghiêm: Năm Loại Vọng Tưởng— Five Kinds oƒ False Thinking 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Mười, ông A Nan sau khi nghe Phật dạy về ngũ ấm, đứng dậy 
lễ Phật, giữa đại chúng lại bạch Phật, “Như Phật dạy trong tướng ngũ ấm, năm thứ hư vọng làm gốc 
tưởng tâm. Chúng tôi chưa được Như Lai giảng giải kỹ càng. Có thể nào một lượt trừ hết năm ấm đó? 
Hay là thứ lớp trừ hết? Năm lớp đó đến đâu là giới hạn? Mong Đức Như Lai phát lòng đại từ, vì đại 
chúng nây, dạy cho tâm mục trong suốt, để làm con mắt tương lai cho tất cả chúng sanh trong đời mạt 
pháp.” Đức Phật đã dạy ngài A Nan về năm thứ vọng tưởng như sau: “Ông A Nan! Tinh chân diệu 
minh, bản chất viên tịnh chẳng phải sinh ra và sinh tử các trần cấu, cho đến hư không thảy đều nhân 
vọng tưởng sinh khởi. Ấy gốc nơi bản giác diệu minh tinh chân, hư vọng phát sinh các thế giới. Như 
ông Diễn Nhã Đa nhìn hình mình trong gương, phát cuồng cho là mình không có đầu. Vọng vẫn không 
nhân. Trong vọng tưởng lập tính nhân duyên. Mê nhân duyên, nói là tự nhiên. Tính hư không thật là 
huyễn sinh. Nhân duyên và tự nhiên đều là vọng tâm của chúng sanh so đo chấp trước. Ông A Nan! 
Ông biết hư vọng khởi ra, nói là vọng nhân duyên. Nếu hư vọng vẫn không có, thì nói cái vọng nhân 
duyên vẫn là không phải có. Huống chi chẳng biết mà cho là tự nhiên. Vậy nên Như Lai cùng ông 
phát minh bản nhân của ngũ ấm, đông là vọng tưởng.” Thứ nhất là Sắc Ấm Vọng Tưởng: Thân thể của 
ông, trước hết nhân cái tưởng của cha mẹ sinh ra. Cái tâm của ông không phải tưởng thì không thể đến 
trong tưởng ấy mà truyền mệnh. Như tôi đã nói trước; tâm tưởng vị chua, nước miếng chảy ra, tâm 
tưởng trèo cao thấy rợn. Bờ cao chẳng có, vật chua chưa đến, thân thể của ông quyết định không đồng 
loại với hư vọng được, tại sao nước dãi lại nhân nói chua mà ra? Bởi thế nên biết; ông hiện có sắc 
thân, đó là kiên cố vọng tưởng thứ nhất. Thứ nhì là Thụ ấm vọng tưởng: Như đã nói trên, trèo cao, 
tưởng tâm có thể khiến ông thấy rợn, bởi nhân lĩnh thụ ra, có thể động đến thân thể. Nay rõ ràng, 
thuận thì được lợi ích, nghịch thì chịu tổn hại, hai thứ dong ruổi nhau. Đó là hư minh, vọng tưởng thứ 
hai. Thứ ba là Tưởng Ấm Vọng Tưởng: Bởi cái suy nghĩ nó sai sử sắc thân của ông. Thân chẳng phải 


2287 


đồng loại với niệm, thân ông nhân đâu bị theo các niệm sai sử? Đó là do mỗi thứ đều dùng hình dạng, 
tâm sinh ra thì thân dùng lấy, thân và tâm tương ứng. Thức là tưởng tâm, ngủ là chiêm bao, thì tưởng 
niệm của ông nó lay động cái vọng tình. Đó là dung thông, vọng tưởng thứ ba. Thứ tư là Hành Ấm 
Vọng Tưởng: Lý biến hóa không ngừng, trong mỗi niệm âm thâm dời đổi, móng tay dài, tóc mọc, khí 
hao mòn, hình dạng nhăn nhó, ngày đêm thay nhau, không hể hiểu biết. Ông A Nan! Việc đó nếu 
không phải là ông thì thế nào thân thể thay đổi? Còn nếu là ông, sao ông không biết? Các hành của 
ông niệm niệm không nghỉ. Thứ năm là Thức Ấm Vọng Tưởng: Cái tỉnh minh trạm tịch, không lay 
động của ông, gọi là hằng thường. Đối với thân không vượt ra ngoài cái kiến văn giác tri. Nếu thực là 
tỉnh chân thì không dung để tập khí hư vọng. Nhân sau các ông đã từng có từ nhiều năm trước, thấy 
một vật lạ, trải qua nhiều năm, nhớ và quên đều không còn. Về sau bỗng dưng lại thấy cái vật lạ 
trước, ghi nhớ rõ ràng, chẳng hề sót mất. Trong cái tinh trạm liễu chẳng lay động, mỗi niệm bị huấn 
luyện, đâu có tính lường được. Ông A Nan! Nên biết rằng cái tinh trạn ấy chẳng phải chân, như dòng 
nước chảy mạnh, xem qua như yên lặng. Chảy mau và chảy chẳng thấy, chứ không phải không chảy. 
Nếu chẳng phải tưởng căn nguyên, thì đâu lại chịu hư vọng tập khí. Chẳng phải ông dùng được lẫn lộn 
cả sáu căn, thì vọng tưởng đó không bao giờ dứt được. Cho nên hiện tại, trong kiến văn giác tri của 
ông, quán tập nhỏ nhiệm, thì trong cái trạm liễu, mường tượng hư vô. Đó là điên đảo thứ năm, vi tế 
suy tưởng. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng huyễn ảo không tạo ra các sai lầm, vì các sai lầm phát 
xuất từ sự phân biệt hư vọng. Tu tập thiển định là xả bỏ mọi vọng tưởng, lấy tâm chân thật để tu tập, 
thì công đức ấy là vô lượng——In the Surangama Sutra, book Ten, having heard the Buddha”s instruction 
on the five skandhas, Ananda arose from hịs seat. He bowed and respecffully asked the Buddha: “The 
Buddha has told us that in the manifestation of the five skandhas, there are five kinds of falseness that 
come from our own thinking minds. We have never before been blessed with such subtle and 
wonderful Instructions as the Tathagata has now given. Further, are these five skandhas destroyed all 
at the same time, or are they extinguished in sequence? What are the boundaries of these five layers? 
We only hope the Tathagata, out of great compassion, will explain this in order to purify the eyes and 
1lluminate the minds of those 1n the great assembly, and in order to serve as eyes for living beings of 
the future.” The Buddha told Ananda, “the essential, true, wonderful brightness and perfect purity of 
basic enlightenment does not admit birth and death, nor any mundane defilements, nor even empty 
space 1(self. All these are brought forth because of false thinking. The source of basic enlightenment, 
which 1s wonderfully bright, true, and pure, falsely ø1ves rise to the material world, Just as YaJnadatta 
became confused about his head when he saw his own reflection 1n the mirror. The falseness basically 
has no cause, but in your false thinking, you set up causes and conditions. But those who are confused 
about the principle of causes and conditions call 1t spontaneity. Even empty space 1s an 1llusory 
creation; how much more so are causes and conditions and spontaneity, which are mere speculations 
made by the false minds of living beings.Ananda! If you perceive the arising of falseness, you can 
speak of the causes and conditions of that falseness. But 1f the falseness has no source, you will have to 
say that the causes and conditions of that falseness basically have no source. How much the more 1s 
this the case for those who fail to understand this and advocate sponfaneity. Therefore, the Tathagata 
has explained to you that the fundamenfal cause of all five skandhas 1s false thinking.” Eirst, the false 
thinking of the form skandha: Your body”s initial cause was a thought on the part of your parents. But 1f 
you had not entertained any thought in your own mind, you would not have been born. Life 1s 
perpetuated by means of thought. As I have said before, when you call to mind the taste of vinegar, 
your mouth waters. When you think of walking along a precipice, the soles of your feet tingle. Since 
the precipice doesn”t exist and there 1sn't any vinegar, how could your mouth water at the mere 
mention of vinegar, 1Ÿ 1t were not the case that your body oridinated from falseness. Therefore, you 
should know that your present physical body 1s brought about by the first kind of false thinking, which 
1s characterized by solidity. Second, the false thinking of the feeling skandha: As described earlier, 
merely thinking about a high place can cause your body to tingle and ache. Due to that cause, feeling 


2285 


arise and affect your body, so that at present you pursue pleasant feelinsgs and are repelled by 
unpleasant feelings. These two kinds of feelings that compel you are brought about by the second kind 
of false thinking, which 1s characterized by illusory clarity. Thrrd, the false thinking of the thinking 
skandha: Once your thoughts arise, they can control your body. Since your body 1s not the same as your 
thoughts, why 1s 1t that your body follows your thoughts and engages 1n every sort oŸ grasping at 
obJects. A thought arises, and the body grasps at things In response to the thought. When you are 
awake, your mind thinks. When you are asleep, you dream. Thus, your thinking 1s stirred fo perceive 
false situations. This 1s the third kind of false thinking, which 1s characterized by interconnectedness. 
Fourth, the false thinking of the formation skandha: The metabolic processes never stop; they progress 
through subtle changes: your na1ls and haIr grow, your energy wanes; and your skin becomes wrinkled. 
These processes confinue day and night, and yet you never wake up to them. If these things aren't part 
Of you, Ananda, then why does your body keep changing? And 1f they are really part of you, then why 
aren”t you aware of them? Your formations skandha continues in thought after thought without cease. 
It 1s the fourth kind of false thinking which 1s subtle and hidden.  Fifth, the false thinking of the 
consciousness skandha: If you are pure, bright, clear, and unmoving state 1s permanent, then there 
should be no seeing, hearing, awareness, or knowing 1n your body. IÝ 1t 1s genuinely pure and true, 1t 
should not contain habits or falseness. How does 1t happen, then, that having seen some unusual things 
1n the past, you eventually forget 1t over time, until neither memory nor forgetfulness of it remain; but 
then later, upon suddenly seeing that unusual thing again, you remember 1t clearly from before without 
forgetting a single detail2 How can you keep track of the permeation that goes on in thought after 
thought in this pure, clear, and unmoving consciousness? Ananda, you should know that this state of 
clarity 1s not real. It 1s like rapidly flowing water that appears to be still on the surface. Due to 1ts speed 
you cannot perceive the flow, but that does not mean 1t 1s not flowing. If this were not the source of 
thinking, then how could one be subJect to false habits? If you do not open and unite your six sense 
facultes so that they function interchangeably, this false thinking will never cease. Thats why your 
seeing, hearing, awareness, and knowing are presently strung together by subtle habits, so that within 
the profound clarity, existence and non-exiIstence are both unreal. This 1s the fifth kind of upside-down, 
minutely subtle thinking. Zen practiioners should always remember that maya 1s not the cause of 
confusion, for 1t does not produce errorS, as errors come from wrong discrimination. When we practice 
meditation we can sfop our idle thoughts and cultivate the Way with our true mind, then our merit and 
virfue will be measureless and boundless. 


6)_ Thủ Lăng Nghiêm: Ngộ Mị Hằng Nhất— Asleep or Awake, At All Tùmes Be One 

Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, đức Phật day: “Này A Nan, ngủ hay thức, vào mọi lúc phải là một. Khi 
một người đang tu tập Tam Ma Địa và đã đạt đến giai đoạn cuối cùng của trạng thái định, thì tiến trình 
tri thức bình thường liên hệ trong mơ sẽ biến mất khỏi tâm. Sự tỉnh thức sẽ chiếu sáng, như hư không, 
và tĩnh lặng như bầu trời không một gợn mây. Những hình ảnh vật thể thô thiển bên ngoài sẽ không 
còn xuất hiện trước người ấy như những đối tượng của tri thức nữa. Người ấy sẽ thấy toàn bộ những 
hiện tượng trên thế gian, núi non, sông ngòi, và bất cứ thứ gì khác, chỉ như là những phản chiếu phớt 
hiện trong một chiếc gương trong sáng, không có thứ gì lưu lại cả. Chỉ có chân bản thể của thức là còn 
lại.” Thật vậy, đối với bất cứ hành giả nào đạt đến giai đoạn cuối cùng của trạng thái định, thì ngộ mị 
hằng nhất (không có gì khác nhau cả)-——In the Surangama Sutra, the Buddha taught: “Ananda, asleep 
or awake, at all times be one. When a person who has been practicing samadhi has reached the end of 
the samadhi, the usual cognitive processes Involved in dreaming will disappear from his mind. His 
awareness wIll be as luminous, as empty, and as still as a cloudless sky. Images of gross external 
obJects will no longer appear before him as obJects of cognition. He will view all the phenomena 1n the 
world, the mountains, the rivers, and everything else, as mere reflections that briefly appear 1n a clear 
mirror, leaving nothing behind. Only true essence of consciousness remains.” ÀAs a matter of fact, for 


2289 


any practiioner who reaches the end of the aggregate, there will no longer be any difference between 
waking and sleeping. 


7) Thủ Lăng Nghiêm: Ngũ Niết Bàn— Five Kinds oƒ Immediate Nirvana 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở Ngài A 
Nan về năm Niết Bàn như sau: “Lại có người thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên 
cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản của các loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, 
thường nhiễm động bản nguyên. Chấp sau khi chết phải có, khởi so đo chấp trước. Người đó bị đọa 
vào luận năm Niết Bàn.” Vì so đo chấp trước năm Niết Bàn mà phải đọa lạc ngoại đạo, và mê lầm 
tính Bồ Đề. Năm thứ này bao gồm: Thứ nhất, hoặc lấy Dục Giới làm Niết Bàn, xem thấy viên minh, 
sinh ra ưa mến. Thứ nhì, hoặc lấy Sơ Thiển vì tính không lo. Thứ ba, hoặc lấy Nhị Thiền tâm không 
khổ. Thứ tư, hoặc lấy Tam Thiền rất vui đẹp. Thứ năm, hoặc lấy Tứ Thiền khổ vui đều mất, chẳng bị 
luân hồi sanh diệt. Mê trời hữu lậu cho là vô vi. Năm chỗ an ổn cho là thắng tịnh. Cứ như thế mà bị 
xoay vần—According to the Surangama Sutra, book Nine, in the section of the ten states of formation 
skandha, the Buddha reminded Ananda about the five kinds of immediate Nirvana: “Further, 1n hIs 
practice of samadhi, the good person”s mind 1s firm, unmoving, and proper and can no longer be 
distrubed by demons. He can thoroughly investigate the origin of all categorles of beings and 
contemplate the source of the subtle, fleeting, and constant fluctuation. But 1f he begins to speculate on 
existence after death, he could fall into error with five theorles of Nirvana. Because of these 
speculations about five kinds of immediate Nirvana, he will fall into externalism and become confused 
about the Bodhi nature. These five kinds of immediate Nirvana Include: First, he may consider the 
Heavens of the Desire Realm a true refuge, because he contemplates their extensive brightness and 
longs for it. Second, he may take refuge in the First Dhyana, because there his nature 1s free from 
worry. Third, he may take refuge in the Second Dhyana, because there his mind 1s free from suffering. 
Fourth, he may take refuge In the Third Dhyana, because he delights 1n 1ts extreme Joy. Fifth, he may 
take refuge in the Fourth Dhyana, reasoning that suffering and bliss are both ended there and that he 
wIll no longer undergo transmigration. These heavens are subject to outfflows, but in his confusion he 
thinks that they are unconditioned; and he takes these five states of trangquility to be refuge of supreme 
purity. Considering back and forth in this way, he decides that these five states are ultimate. 


8) Thủ Lăng Nghiêm: Nhị Chủng Điên Đảo— Two Conditions for Being Upside Down 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bảy, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về hai loại điên đảo như 
sau: “Ông A Nan! Ông muốn tu chân tam ma địa, thẳng đến đại Niết Bàn của Như Lai, trước hết phải 
biết hai thứ điên đảo là chúng sanh và thế giới. Nếu điên đảo không sinh, đó là chân tam ma địa của 
Như Lai.” Thứ nhất là Chúng Sanh Điên Đảo. Ông A Nan! Thế nào gọi là chúng sanh điên đảo? Ông 
A Nan! Do tính minh tâm, cái tính sáng suốt viên mãn. Nhân cái vọng minh phát ra vọng tính. Cái tính 
hư vọng sinh ra cái tri kiến hư vọng. Từ rốt ráo không sinh rốt ráo có. Do cái năng hữu ấy, mới có 
những cái sở hữu. Chẳng phải nhân thành sở nhân. Rồi có cái tướng trụ và sở trụ. Trọn không căn 
bản. Gốc không có chỗ y trụ, gây dựng ra thế giới và chúng sanh. Mê cái tính bản nguyên minh, mới 
sinh ra hư vọng. Vọng tính không có tự thể, chẳng phải là có chỗ sở y. Toan muốn trở lại chân. Cái 
muốn chân đó chẳng phải thật là chân như tính. Chẳng phải chân mà cầu trở lại chân, hóa ra thành hư 
vọng tướng. Chẳng phải: “sinh, trụ, tâm, pháp,” lần lữa phát sinh, sinh lực tăng tiến mãi, huân tập 
thành nghiệp. Đồng nghiệp cảm nhau. Nhân có cảm nghiệp, diệt nhau sinh nhau. Do đó nên có chúng 
sanh điên đảo. Thứ nhì là Thế Giới Điên Đảo. Ông A Nan! Thế nào gọi là thế giới điên đảo? Cái có 
và cái bị có ấy, nhân hư vọng sinh, nhân đó giới lập. Chẳng phải nhân, sở nhân, không trụ và sở trụ, 
thiên lưu chẳng dừng. Nhân đó thế lập. Ba đời bốn phương hòa hợp xen nhau, biến hóa chúng sanh 
thành 12 loại. Bởi đó thế giới nhân động có tiếng, nhân tiếng có sắc, nhân sắc có hương, nhân hương 
có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị biết pháp. Sáu thứ vọng tưởng nhiễu loạn thành nghiệp tính. Mười hai 


2290 


thứ phân ra khác. Do đó lưu chuyển, nên ở thế gian “tiếng, hương, vị, xúc,” cùng 12 biến hóa xoay vần 
thành một vòng lẩn quẩn. Nhân các tướng điên đảo luân chuyển ấy, mới có thế giới: các loài noãn 
sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, loài có sắc, loài không sắc, loài có tưởng, loài không tưởng, loài 
chẳng phải có sắc, loài chẳng phải không sắc, loài chẳng phải có tưởng, loài chẳng phải không tưởng. 
Ông A Nan! Chúng sanh trong mỗi loại đều đủ 12 thứ điên đảo. Ví như lấy tay ấn vào con mắt, thấy 
hoa đốm phát sinh. Hư vọng loạn tưởng điên đảo và chân tịnh minh tâm cũng như thế.”—According to 
the Surangama Sutra, book Seven, the Buddha reminded Ananda about the two conditions for being 
upside down as follows: “Ananda! You now wish to cultivate true samadhi and arrive directly at the 
Thus Come One" Parinirvana, first, you should recognize the two upside-down causes of living beings 
and the world. If this upside-down state 1s not produced, then there 1s the Thus Come One”s true 
samadhI.” First, upside-down state of living beings. Ananda! What 1s meant by the upside-down sftate 
of living beings? Ananda! The reason that the nature of the mind 1s bright 1s that the nature 1tself 1s the 
perfection of brightness. By adding brightness, another nature arises, and from that false nafure, views 
are produced, so that from absolute nothingness comes ultimate existence. All that exists comes from 
this; every cause 1n fact has no cause. SubJective reliance on objective appearances 1s basically 
groundless. Thus, upon what 1s fundamenfally unreliable, one set up the world and living beings. 
Confusion about one”s basic, perfect understanding results in the arising of falseness. The nature of 
falseness 1s devoid of substance; 1t 1s not something which can be relied upon. One may wish to return 
to the truth, but that wish for truth 1s already a falseness. The real nature of true suchness 1s not a truth 
that one can seek to return to. By doïng so one misses the mark. What basically 1s not produced, what 
basically does not dwell, what basically 1s not the mind, and what basically are not đharmas arise 
through interaction. As they arise more and more strongly, they form the propensity to create karma. 
Similar karma sets up a mutual stimulus. Because of the karma thus generated, there is mutual 
production and mutual extinction. That 1s the reason for the upside-down state of living beings. Second, 
upside-down state of the world. Ananda! What 1s meant by the upside-down state ofthe world? AlI that 
©xIsts comes from this; the world 1s set up because of the false arising of sections and shares. Every 
cause 1n fact has no cause; everything that 1s dependent has nothing on which 1t 1s dependent, and so 1t 
shifts and slides and 1s unreliable. Because of this, the world of the three periods of time and four 
đirections comes into being. Their union and 1nteraction bring about changes which result in the twelve 
categories of living beings. That 1s why, in this world, movement brings about sounds, sounds bring 
about forms, forms bring about smells, smells bring about contact, contact brings about tastes, and 
tastes bring about awareness of đharmas. The random false thinking resulting from these six creates 
karma, and this continuous revolving becomes the cause of twelve different categories. And so, 1n the 
world, sounds, smells, tastes, contact, and the like, are each transformed throughout the twelve 
categories to make one complete cycle. The appearance of being upside down 1s based on this 
confinuous process. Therefore, 1n the world, there are those born from egss, those born from womb, 
those born from moisture, , those born by transformation, those with form, those without form, those 
with thought, those without thought, those not totally endowed with form, those not totally lacking 
form, those not totally endowed with thought, and those not totally lacking thought. Ananda! Each of 
these categories of beings 1s replete with all twelve kinds of upside-down staftes, Just as pressing on 
one”s eye produces a variety of flower-like images. With the inversion of wonderful perfection, the 
truly pure, bright mind becomes glutted with false and random thoughis. 


9) Thủ Lăng Nghiêm: Nhị Chủng Vọng Kiến—Two Kinds oƒ Upside-Down Discriminating False 
Views 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Nhì, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về hai loại vọng kiến 

như sau: “Ông A Nan! Tất cả chúng sanh bị trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử ở thế gian, là do bởi 

hai thứ vọng kiến. Hai thứ nhìn sai lầm đó làm cho chúng sanh thấy có cảnh giới, và bị lôi cuốn trong 


2291 


vòng nghiệp. Hai thứ vọng kiến đó là vọng kiến biệt nghiệp của chúng sanh và vọng kiến đồng phận 
của chúng sanh.” Thứ nhất là Vọng Kiến Biệt Nghiệp. Đức Phật dạy: “Ông A Nan! Như người bị đau 
mắt, ban đêm nhìn vào ngọn đèn, thấy có năm màu sắc tròn chung quanh ngọn lửa sáng. Ông nghĩ thế 
nào? Cái ảnh tròn năm màu sắc đó là màu sắc của đèn hay màu sắc của cái thấy? Ông A Nan! Nếu là 
mầu sắc của đèn, sao chỉ một mình người đau mắt thấy. Nếu là màu sắc của tính thấy, thì tính thấy đã 
thành màu sắc, còn cái thấy của người mắt đau gọi là gì? Lại nữa, ông A Nan, nếu cái ảnh tròn kia, rời 
đèn mà riêng có, thì khi nhìn bình phong, trướng, ghế, bàn, cũng phải có ảnh tròn hiện ra chứ. Nếu rời 
tính thấy mà riêng có, thì mắt có thể không thấy. Nay mắt thấy thì biết không rời được. Vậy nên biết 
rằng: 'Màu sắc thật ở nơi đèn. Cái thấy bệnh nhìn lầm ra ảnh năm sắc. Cái ảnh và cái thấy đều là 
bệnh. Nhưng cái thấy biết là bệnh đó, không phải là bệnh. Đừng nên nói là đèn, là thấy, và chẳng 
phải đèn, chẳng phải thấy. Ví dụ mặt trăng thứ hai, vì dụi mắt mà thấy, vậy không phải là mặt trăng, 
hay là bóng của trăng. Cái ảnh năm sắc cũng vậy, vì mắt bệnh mà thành, không nên nói là tại đèn 
hay tại thấy.” Thứ hai là Vọng Kiến Đồng Phận. Đức Phật dạy: “Ông A Nan! Trong cõi Diêm Phù 
Đề, trừ phần nước nơi các biển lớn, phần đất bằng ở giữa có đến ba ngàn châu. Châu lớn chính giữa 
bao trùm cả Đông Tây. Có độ hai ngàn ba trăm nước lớn. Các châu nhỏ ở giữa biển, hoặc vài trăm 
nước, hoặc một, hoặc hai nước, cho đến ba mươi, bốn mươi năm mươi nước. Ông A Nan! Trong đám 
đó có một châu nhỏ, chỉ có hai nước. Người trong một nước cùng cảm với ác duyên, chúng sanh trong 
nước ấy thấy những cảnh giới không lành, hoặc thấy hai mặt trời, hoặc thấy hai mặt trăng. Họ lại thấy 
những ác tướng như: các quầng chung quanh mặt trời, mặt trăng; nguyệt thực, nhật thực, những vết đen 
trên mặt trời, mặt trăng, sao chổi, sao phướn, sao băng, nhiều sao băng thành chùm, các thứ mống, vân 
vân. Chỉ nước ấy thấy. Còn chúng sanh ở nước bên kia không hề thấy hay nghe những thứ trên. Ông A 
Nan! Nay tôi vì ông lấy hai thứ vọng kiến trên giải thích cho rõ. Như người đau mắt thấy cái ảnh tròn 
năm sắc ở đèn sáng. Đó là do lỗi bệnh mắt, chứ không phải do lỗi ở tính thấy, cũng không phải sắc 
đèn tạo ra. Lấy đó mà so sánh, nay ông và chúng sanh thấy núi sông, cảnh vật, đều là từ vô thủy, cái 
thấy bệnh thấy như thế. Cái vọng kiến và cảnh vật dều là hư vọng, tùy duyên hiện tiền. Còn cái giác 
minh biết vọng cảnh, vọng kiến là bệnh, thì không phải bệnh hay mê lầm, mà lúc nào cũng sáng suốt. 
Chân kiến thấy rõ vọng kiến là bệnh, thì nó không bị bệnh, mà vẫn sáng suốt. Vậy câu lúc trước ông 
bảo “kiến văn giác tri,' chỉ là vọng kiến mà thôi. Vậy nay ông thấy tôi, ông và chúng sanh đều là cái 
thấy bệnh. Còn cái “kiến chân tinh tính' không phải bệnh nên không gọi là thấy. Ông A Nan! Có thể 
lấy cái vọng kiến đồng phận của chúng sanh đã nói trên, so sánh với cái vọng kiến biệt nghiệp của 
một người. Cái ảnh tròn của một người thấy do đau mắt, và những cảnh lạ do chúng sanh một nước 
thấy, đều là cái hư vọng kiến sinh ra từ vô thủy. Khắp cả mười phương thế giới chúng sanh đều thuộc 
phạm vi vọng. Các duyên hòa hợp sinh ra, các duyên hòa hợp mất. Nếu đứng về cảnh giới Phật, đều 
thấy đó là hư vọng. Nếu có thể xa ha các “hòa hợp duyên" và “không hòa hợp duyên,' thì đã diệt trừ 
các nhân sinh tử, chứng được chân lý, tức cảnh giới Phật —ln the Surangama Sutra, the Buddha 
reminded Ananda about two kinds of upside-down discriminating false views as follows: “Ananda! All 
living beings turn on the wheel in this world because of two upside-down discriminating false views. 
Wherever these views arise, there 1s revolution through the cycle of appropriate karma. What are the 
two views? The first consists of the false view based on living beings" individual karma. The second 
consists of the false view based on living beings” collective karma.” Eirst, false views based on 
1ndividual karma. The Buddha taught: “Ananda! It 1s like a man in the world who has red cataracts on 
his eyes so that at night he alone sees around the lamp a circular reflection composed of layers of five 
colors. What do you think? Is the circle of light that appears around the lamp at night the lamp”s color, 
Or 1S 1t the seeing”s colors? Ananda! If it 1s the lampˆs colors, why 1s 1t that someone without the 
disease does not see the same thing, and only the one who 1s diseased sees the circular reflection? If 1t 
1s the seeing”s colors, then the seeing has already become colored; what, then, 1s the circular reflection 
the diseased man sees to be called? Moreover, Ananda, 1f the circular reflection 1s In 1tself a thing 
apart from the lamp, then 1t would be seen around the folding screen, the curtain, the table, and the 


2292 


mats. If 1t has nothing to do with the seeing, 1t should not be seen by the eyes. Why 1s it that the man 
with cataracts sees the circular reflections with his eyes? Therefore, you should know that: “In fact the 
colors come from the lamp, and the diseased seeing bring about the reflecton. Both the circular 
reflection and the faulty seeing are the result of the cataract. But that which sees the diseased film 1s 
not sick. Thus you should not say that 1t 1s the lamp or the seeing or that 1t 1s neither the lamp nor the 
seeing. It 1s like a second moon often seen when one presses on one”s eye while looking up Into the 
sky. It 1s neither substantial nor a reflection because 1t 1s an illusory vision caused by the pressure 
exerted on oneˆ”s eye. Hence, a wise person should not say that the second moon 1s a form or not a 
form. Nor 1s 1t correct to say that the 1llusory second moon 1s apart from the seeing or not apart from the 
seeing. lí is the same with the 1llusion created by the điseased eyes. You cannot say 1t 1s from the lamp 
or from the seeing: even less can 1t be said not to be from the lamp or the seeing.'” Second, False View 
of the collecting share. The Buddha taught: “Ananda! In Jambudvipa, besides the waters of the great 
seas, there 1s level land that forms some three thousand continents. East and West, throughout the 
enfire expanse of the great continent. There are twenty-three hundred large countries. In other, small 
or perhaps one or two, or perhaps thirty, forty, or fifty. Ananda! Suppose that among them there 1s one 
small continent where there are only two countries. The people of Just one of the countries together 
experience evil conditions. Ôn that small continent, all the people of that country see all kinds of 
1nauspicious things: perhaps they see two suns, perhaps they see two moons with circles, or a dark 
haze, or gIrdle-ornaments around them; or comets, shoofting stars, “ears” on the sun or moon, eainbows, 
secondary rainbows, and various other evil signs. Only the people in that country see them. The living 
beings in the other country from the first do not see or hear anything unusual. Ananda! T will now go 
back and forth comparing these two matters for you, to make both of them clear. Ananda! In the case 
of the living being”s false view of individual karma by which he sees the appearance of a circular 
reflection around the lamp, the appearance seems to be a sfate, but in the end, what 1s seen comes 1nto 
being because of the cataracts on the eyes. The cataracts are the results of the weariness of the seeing 
rather than the products of form. However, the essence of seeing which perceives the cataracfs 1s Íree 
from all diseases and defects. For example, you now use your eyes to look at the mountains, the rivers, 
the countries, and all the living beings: and they are all brought about by the disease of your seeing 
contracted since time without beginning. Seeing and the conditions of seeing seem to manifest what 1s 
before you. Originally my enlightenmernt 1s bripht. The seeing and conditions arise from the cataracts. 
Realize that the seeing arise from the cataracts: the enlightened condition of the basically enlightened 
bright mind has no cataracts. That which 1s aware of the faulty awareness 1s not điseased. It 1s the true 
percepton of seeing. How can you continue to speak of feeling, hearing, knowing, and seeing? 
Therefore, you now see me and yourself and the world and all the ten kinds of living beings because of 
a disease in the seeing. What 1s aware of the disease 1s not diseased. The true essenfial seeing by 
nature has no disease. Therefore, 1t 1s not called seeing. Ananda! Let us compare the false views of 
those living beings” collective share with the false views of the individual karma of one person. The 
individual man with the diseased eyes 1s the same as the people of that country. He sees circular 
reflections erroneously brought about by a disease of the seeing. The beings with a collective share 
see Inauspicious things. In the midst of their karma of identical views arise pestilence and evils. Both 
are produced from a beginningless falsity 1n the seeing. It 1s the same 1n the three thousand continents 
of Jambudvipa, throughout the four great seas and In the Saha World and throughout the ten directions. 
All countries that have outflows and all living beings are the enlightened bright wonderful mind 
without outflows. Because of the false, diseased conditions that are seen, heard, felt, and known, they 
mix and umie in false bírth, mix and unite in false death. If you cane leave far behind all conditions 
which mix and unite and those which do not mix and umie, then you can also extinguish and cast out 
the causes of birth and death, and obtain perfect Bodhi, the nature which 1s neither produced nor 
extinguished. It 1s the pure clear basic mind, the everlasting fundamenrfal enlightenment. 


2293 


10) Thủ Lăng Nghiêm: Nhị Chủng Vô Nhân Luận— Two Theories on the Absence 0ƒ Cause 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan 
về hai thứ vô nhân như sau: “Ông A Nan nên biết các người thiện nam trong tam ma địa được chính tri 
ấy, chính tâm yên lặng sáng suốt. Mười loại Thiên ma chẳng tìm được chỗ tiện, để được tinh nguyên 
cùng tột căn bản của 12 loài sinh. Đối trong bản loại, cái sinh cơ căn nguyên tổ bày. Xem xét cái trạng 
thái u thanh viên động bản nguyên. Trong cái viên nguyên mới khởi ra cái so đo chấp trước. Người ấy 
bị đọa vào hai vô nhân luận.” Một là người đó thấy gốc vô nhân. Tại sao? Người ấy đã được sinh cơ 
toàn phá, nhờ nhãn căn 800 công đức, thấy trong tám vạn kiếp: chúng sanh theo dòng nghiệp chảy 
quanh, chết chỗ đây, sinh chỗ kia. Chỉ thấy chúng sanh luân hồi trong ngần ấy. Ngoài tám vạn kiếp ra, 
bặt không thấy gì nữa. Bèn cho là những chúng sanh trong thế gian mười phương, ngoài tám vạn kiếp, 
không có nhân tự có. Bởi so đo chấp trước, mất chính biến tri, đọa lạc vào ngoại đạo, mê lầm tính Bồ 
Đề. Hai là người thấy cuối vô nhân. Tại sao? Người ấy đối với sinh cơ, đã thấy căn nguyên, như người 
sinh người, chim sanh chim. Con qua thì từ xưa nay vẫn đen, cò vẫn trắng. Người và trời vẫn đi thẳng, 
súc sanh vẫn đi ngang. Sắc trắng chẳng phải giặt rữa mà thành. Sắc đen chẳng phải nhuộm mà nên. 
Từ tám vạn kiếp, không có dời đổi. Nay hết cái hình ấy, cũng lại như vậy, mà tôi vẫn chẳng thấy Bồ 
Đề. Thế nào lại có sự thành Bồ Đề? Mới biết ngày nay các vật tượng đều gốc không nhân. Vì so đo 
chấp trước như thế, mất chính biến tri, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Để——According to the 
Surangama Sutra, book Nine, In the part of the ten states of formation skandha, the Buddha reminded 
Ananda: “Ananda, you should know that when the good person has obtained proper knowledge and his 
practice of samatha, his mind 1s unmoving, clear, and proper, and 1t cannot be disturbed by the ten 
kinds of demons from the heavens. He 1s now able to intently and thoroughly invesfigate the origin of 
all categorles of beings. As the origin of each category becomes apparent, he can contemplate the 
source of the subtle, fleeting and pervasive fluctuation. But 1f he begins to speculate on that pervasive 
source, he could fall Into error with two theories of the absence of cause.” First, perhaps this person 
sees no cause for the origin of life. Why? Since he has completely destroyed the mechanism of 
production, he can, by means of the eight hundred merits of the eye organ, see all beings In the 
swrrling flow of karma during eighty thousand eons, dying in one place and being reborn 1n another as 
they undergo transmigration. But he cannot see beyond eighty thousand eons. Therefore, he concluded 
that for the last eighty thousand eons living beings in the ten directions of this and other worlds have 
come 1nto being without any cause. Second, perhaps this person sees no cause for the end of life. And 
why? Since he perceives the origin of life, he believes that people are always born as people and birds 
are always born as birds; that crows have always been black and swans have always been white; that 
humans and gods have always stood upright and animals have always walked on four legs; that 
whiteness does not come from being washed and blackness does not come from being dyed; and that 
there have never been nor there will be any changes for eighty thousand eons. He says: “As I now 
examnine to the end of this life, I find the same holds true. In fact, I have never seen Bodhi, so how can 
there be such a thing as the attainment of Bodhi? You should now realize that there 1s no cause for the 
existence of any phenomena.” Because of this speculation, he will lose proper and pervasive 
knowledge, fall into externalism, and become confused about the Bodhi nature. 


11) Thủ Lăng Nghiêm: Nhị Phận— Two Aspecfs 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về nhị phận như sau: 
“Ông A Nan, tất cả chúng sanh thật gốc chân tịnh, nhân cái thấy hư vọng, nên cái tập hư vọng sinh. Do 
đó mới chia ra nội phận và ngoại phận.” Thứ nhất là Nội Phận. Ông A Nan! Nội phận là phần trong 
của chúng sanh. Nhân các ái nhiễm, khởi ra tình hư vọng. Tình chất chứa mãi, mới sinh ra nước ái. 
Cho nên chúng sanh tâm nhớ món ăn ngon, trong miệng chảy nước. Tâm nhớ người, hoặc thương hay 
giận, rưng rưng nước mắt. Tham cầu của báu, tâm phát ra thèm, lộ ra ngoài thân thể. Tâm đắm sự dâm 


2294 


dục, hai căn nam nữ tự nhiên chẩy nước. Ông A Nan! Các ái dục, dù riêng khác, nước chảy vẫn đồng 
nhau. Thấm ướt chẳng lên được, tự nhiên phải sa xuống. Đó gọi là nội phận. Thứ nhì là Ngoại Phận. 
Ông A Nan! Ngoại phận tức là phân bên ngoài của chúng sanh. Nhân các khao khát mới phát minh 
các hư tưởng. Tưởng chứa mãi mới sinh ra cái khí hôn bổng bột. Cho nên chúng sanh tâm giữ cấm giới, 
cả thân nhẹ nhàng, trong sạch, tâm trì chú ấn, dáng điệu mạnh dạn. Tâm muốn sinh cõi Trời, mộng 
tưởng bay lên. Tâm muốn nước Phật, thắng cảnh thầm hiện. Thờ vị Thiện tri thức, tự khinh thân mệnh. 
Ông A Nan! Các tưởng dù khác nhau, nhẹ bay vẫn đồng. Bay lên chẳng chìm, tự nhiên siêu việt. Đó 
gọi là ngoại phận—According to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda 
about the two aspects as follows: “Ananda! Actually all living beings are fundamenfally true and pure, 
but because of their false views they give rise to the falseness of. habits, which are divided into an 
1nternal aspect and an external aspect.” First, internal Aspect. Ananda! The Internal aspect refers to 
what occurs inside living beings. Because of love and defilement, they produce the falseness of 
emotions. When these emotions accumulate without cease, they can create the fluids of love. That 1s 
why living beings” mouths water when they think about delicious food. When they think about a 
deceased person, either with fondness or with anger, tears will flow from their eyes. When they are 
greedy for wealth and Jewels, a current of lust will course through their hearts. When confronted with a 
smooth and supple body, ther minds become attached to lusful conduct and from both male and 
female organs will come sponfaneous secretions. Ananda! Although the kinds of love differ, their flow 
and oppression 1s the same. With this moisture, one cannot ascend, but wIll naturally fall. Th¡s 1s called 
the “internal aspect.` Second, external aspect. Ananda!l The external aspect refers to what happens 
outside living beings. Because of longing and yearning, they invent the fallacy of discursive thought. 
When this reasoning accumulates without cease, 1t can create ascending vapors. That is why when 
living beings uphold the prohibitive precepts 1n their minds, their bodies will be buoyant and feel light 
and clear. When they uphold mantra seals 1n their minds, they will command a heroic and resolute 
perspective. When they have the desire in their minds to be bornin the Heavens, In their dreams they 
will have thoughts of flying and ascending. When they cherish the Buddhalands In their minds, then 
the sagely realms wIll appear In a shimmering vision, and they will serve the good and wise advIsors 
with little thought for their own lives. Ananda! Although the thought varies, the lightness and uplifting 
1s the same. With flight and ascension, one will not sink, but will naturally become transcendent. This 
1s called the 'ex“ernal aspect.' 


12) Thủ Lăng Nghiêm: Oan Tập Nhân— Habits oƒ Aninosify 

Đây là một trong mười nhân mười quả. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc 
nhở ngài A Nan về Oan Tập Nhân như sau: “Oan tập hiểm nhau, phát từ nơi hàm hận. Như vậy nên có 
những việc ném đá, ném gạch, nhốt cũi, rọ, như người âm độc, lòng chất chứa các sự ác. Hai tập lấn át 
nhau, nên có những việc ném bắt, đánh, bắn. Vì thế. mười phương Phật gọi oan gia là quỷ phá hoại. 
Bồ Tát tránh oan gia như rượu độc.”—Habits of resentment, one of the ten causes and effects. 
According to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the habit of 
animosity as follows: “Habits of animosity and Interconnected enmity which give rise to ørIevances. 
From this there come into being flying rocks, thrown stones, caskets and closets, cages on whee]s, Jars 
and confainers, and bags and rods. It 1s like someone harming others secretly. He harbors, cherishes, 
and nurtures evil. Because these two habits swallow one another up, there come 1nto being tossing and 
pitching, se1zing anf apprehending, striking and shooting, casting away and pinching, and other such 
experiences. Therefore, the Thus Come Ones of the ten directions look upon animosity and name 1t a 
“đisobedient and harmful ghost.` Bodhisattvas regard animosity as they would drinking poisonous 
wine.” 


2295 


13) Thủ Lăng Nghiêm: Thế Giới Điên Đảo— Upside-Down State oƒ the World 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bảy, đây là một trong hai loại điên đảo mà Đức Phật đã nhắc 
nhở ngài A Nan. Ông A Nan! Thế nào gọi là thế giới điên đảo? Cái có và cái bị có ấy, nhân hư vọng 
sinh, nhân đó giới lập. Chẳng phải nhân, sở nhân, không trụ và sở trụ, thiên lưu chẳng dừng. Nhân đó 
thế lập. Ba đời bốn phương hòa hợp xen nhau, biến hóa chúng sanh thành 12 loại (see Thập Nhị Loại 
Chúng Sanh). Bởi đó thế giới nhân động có tiếng, nhân tiếng có sắc, nhân sắc có hương, nhân hương 
có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị biết pháp. Sáu thứ vọng tưởng nhiễu loạn thành nghiệp tính. Mười hai 
thứ phân ra khác. Do đó lưu chuyển, nên ở thế gian “tiếng, hương, vị, xúc,” cùng 12 biến hóa xoay vần 
thành một vòng lẩn quẩn. Nhân các tướng điên đảo luân chuyển ấy, mới có thế giới: các loài noãn 
sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, loài có sắc, loài không sắc, loài có tưởng, loài không tưởng, loài 
chẳng phải có sắc, loài chẳng phải không sắc, loài chẳng phải có tưởng, loài chẳng phải không tưởng. 
Ông A Nan! Chúng sanh trong mỗi loại đều đủ 12 thứ điên đảo. Ví như lấy tay ấn vào con mắt, thấy 
hoa đốm phát sinh. Hư vọng loạn tưởng điên đảo và chân tịnh minh tâm cũng như thế.”——According to 
the Surangama Sutra, book Seven, this 1s one of the two conditions for being upside down that the 
Buddha reminded Ananda. Ananda! What 1s meant by the upside-down state of the world? All that 
©xIsts comes from this; the world 1s set up because of the false arising of sections and shares. Every 
cause 1n fact has no cause; everything that 1s dependent has nothing on which it 1s dependent, and so 1t 
shifts and slides and 1s unreliable. Because of this, the world of the three periods of time and four 
đirections comes 1nto being. Their union and Interaction bring about changes which result in the twelve 
categories of living beings. That 1s why, in this world, movement brings about sounds, sounds bring 
about forms, forms bring about smells, smells bring about contact, contact brings about tastes, and 
tastes bring about awareness of đharmas. The random false thinking resulting from these six creates 
karma, and this continuous revolving becomes the cause of twelve different categories. And so, 1n the 
world, sounds, smells, tastes, contact, and the like, are each transformed throughout the twelve 
categories to make one complete cycle. The appearance of being upside down 1s based on this 
confinuous process. Therefore, 1n the world, there are those born from egss, those born from womb, 
those born from moisture, those born by transformation, those with form, those without form, those 
with thought, those without thought, those not totally endowed with form, those not totally lacking 
form, those not totally endowed with thought, and those not totally lacking thought. Ananda! Each of 
these categories of beings 1s replete with all twelve kinds of upside-down staftes, Just as pressing on 
one”s eye produces a variety of flower-like images. With the inversion of wonderful perfection, the 
truly pure, bright mind becomes glutted with false and random thoughts. 


14) Thủ Lăng Nghiêm: Quán Thế Âm Viên Thông— The Perfect Penetration oƒ Avalokitesvara 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức Phật hỏi ngài Quán Thế Âm về viên thông và ngài 
Quán Thế Âm đã bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Tôi từ căn tai tu tam muội viên chiếu, duyên tâm, 
tự tại, bởi tu để tiếng động vào căn tai, vào rồi mất, để được tam ma địa, thành tựu Bồ Đề. Bạch Thế 
Tôn! Đức Phật kia khen tôi khéo được pháp môn viên thông. Trong đại hội của Ngài, tôi được thọ ký 
là Quán Thế Âm. Bởi tôi quán nghe cả mười phương đều viên minh, nên tên Quán Thế Âm khắp cả 
mười phương thế giới—In the Surangama Sutra, book Six, the Buddha asked Avalokitesvara 
Bodhisattva about perfect penetration, and Avalokitesvara Bodhisattva reported to the Buddha as 
follows: “World Honored One! Erom the gateway of ear, I obtained perfect and illumining samadhi. 
The conditioned mind was at ease, and therefore I entered the appearance of the flow, and obtainng 
samadhi, I accomplished Bodhi. World Honored One! That Buddha, the Thus Come One, praised me 
as having obtained well the Dharma-door of perfect penetration. In the great assembly he bestowed a 
prediction upon me and the name, Kuan-Shih-Yin. 


2296 


15) Thủ Lăng Nghiêm: Sân Tập Nhân—Habis oƒ anger (Habits oƒ hatred) 

Nhân sân hận quả báo là bị thiến, cắt, đẽo. Đây là một trong mười nhân mười quả. Theo Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Sân Tập Nhân như sau: “Sân tập 
xung đột xen nhau, phát từ nơi giận nhau, kết mãi không thôi. Tâm nóng nảy phát ra lửa, hun đúc khí 
kết lại thành loại kim. Như vậy nên có các việc đao sơn, kiếm thụ, và phủ việt. Như người bị hàm oan, 
đằng đằng sát khí. Hai tập kích thích nhau, nên có các việc bị hình, chém, đâm, đánh, đập. Vì thế 
mười phương Phật nói nóng giận tên là đao kiếm sắc. Bồ Tát tránh sân như tránh sự tàn sát.”—Hatred 
results 1n emasculation of sex organ. This 1s one of the ten causes and effects. According to the 
Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the habit of hatred as follows: 
“Habits of hatred which give rise to mutual defliance. When the defiance binds one without cease, 
one”s heart becomes so hot that 1t catches fire, and the molten vapor turns 1into metal. From 1t produced 
the mountain of knives, the Iron cudgel, the tree of swords, the wheel of swords, axes and halberds 
(cây kích), and spears and saws. It 1s like the intent to kill surging forth when a person meets a mortal 
enemy, so that he 1s roused to action. Because these two habits clash with one another, there come 1nto 
being castration and hacking, beheading and mutllation, filing and sticking, flogging and beating, and 
other such experiences. Therefore, the Thus Come Ones of the ten directions look upon hatred and 
name 1t “sharp knives and swords.' Bodhisattvas should avoid hatred as they would their own 
execution.” 


16) Thủ Lăng Nghiêm: Tam Thiên Tihiên— Third Dhyana Heaven 

Cõi trời thứ ba tương đương với trung thiên thế giới. Chư thiên trên cõi nầy vẫn còn giác quan “ý” 
nhưng chỉ thọ nhận lạc thụ và xả thụ mà thôi. Đây là cõi kỳ lạc và ngưng bặt mọi tư tưởng. Tam thiển 
thiên gấp một ngàn lần các thế giới ở nhị thiển thiên. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức 
Phật đã nói với ngài A Nan về Tam Thiền Thiên như sau: “Ông A Nan! Ba bực thắng lưu trong Tam 
Thiên Thiên đó, đây đủ đại tùy thuận, thân tâm yên lành, được vô lượng vui vẻ. Dù chẳng phải chính 
được tam ma địa, trong tâm an lành, hoan hỷ gồm đủ.” Những cõi trời thuộc cõi Tam Thiển Thiên theo 
kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín. Thứ nhất là Thiểu Tịnh Thiên. Đây là những chúng sanh có cái 
sáng hoàn toàn thành âm, phát lộ mầu nhiêm, phát thành tịnh hạnh, thông với cái vui tịch diệt. Gọi là 
Thiểu Tịnh Thiên. Thứ nhì là Vô Lượng Tịnh Thiên, những người mà cảnh tịnh không hiện tiền, dẫn 
phát vô cùng, thân tâm nhẹ nhàng, yên lành, thành cái vui tịch diệt. Gọi là Vô Lượng Tịnh Thiên. Thứ 
ba là Biến Tịnh Thiên, những người mà thế giới và thân tâm, tất cả đều viên tịnh. Thành tựu thịnh đức, 
thắng cảnh hiện tiễn, về nơi tịch diệt lạc. Gọi là Biến Tịnh Thiên—The third region, equal to a 
middling chiliocosmos (FatiyajJjhanabhmi (skt. The inhabitants in this region still have the organ of 
mind are receptive of great Joy. This 1s the ground of wonderful bliss and cessation of thought. The 
third has one thousand times the worlds of the second. In the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha 
told Ananda about the third dhyana as follows: “Ananda! Those who flow to these three superior levels 
1n the third dhyana will be replete with great compliance. Their bodies and minds are at peace, and 
they obtain limifless bliss. Although they have not obtained proper samadhi, the Joy within the 
tranquility of their minds 1s total.” Sublevels of the Third Dhyana Heaven according to the Surangama 
Sutra, book Nine. First, Parittasubha (skÐ) or Minor (Lesser) Purity Heaven. These are heavenly beings 
for whom the perfection of light has become sound and who further open out the sound to disclose 1ts 
wonder discover a subtler level of practice. They penetrate to the bliss of still extinction and are 
among those in the Heaven of Lesser Puirty. Second, Apramanasubha (skt) or Infinite (Limitless) 
Purity Heaven, those in whom the emptiness of purity manifests are led to discover 1ts boundlessness. 
Therr bodies and minds experience light ease, and they accomplish the bliss of suill extinction. They 
are among those in the Heaven of Limitless Purity. Third, Subhakrtsna (skt) or Ủniversal or Pervasive 
Purity Heaven, those for whom the world, the body, and the mind are all perfectly pure have 


2297 


accomplished the virtue of purity, and a superior level emerges. They return to the bliss of still 
extinction, and they are among those 1n the Heaven of Pervasive Purity. 


17) Thủ Lăng Nghiêm: Tam VỊ Tiệm Thứ— Three Gradual Stages 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về ba vị tiệm thứ như sau: 
“Nay ông muốn tu chứng pháp tam ma để của Phật, cũng phải do cái bẩn nhân điên đảo loạn tưởng ấy 
mà lập ra ba tiệm thứ, mới có thể diệt trừ được. Ví dụ muốn đựng nước cam lộ trong một đổ sạch, phải 
lấy nước nóng, tro, và nước thơm súc rửa, trừ bỏ các căn độc. Thế nào gọi là ba tiệm thứ? Một là tu 
tập để trừ trợ nhân; hai là thật tu hành để bỏ cho hết chánh tính; ba là tinh tấn lên, trái với hiện 
nghiệp.” Thứ nhất là trợ nhân. Đức Phật nhắc: "Ông A Nan! Cả 12 loại sinh trong thế giới không thể tự 
toàn, phải nương vào bốn cách ăn mà sống còn. Đó là ăn bằng cách chia xé, ăn bằng ngửi hơi, ăn bằng 
suy nghĩ, ăn bằng thức. Vậy nên Phật nói tất cả chúng sanh đều nương nơi sự ăn mà sống còn. Ông A 
Nan! Tất cả chúng sanh ăn món ngon lành được sống, ăn món độc bị chết. Cho nên chúng sanh cầu 
tam ma địa phải dứt năm món tân thái trong đời. Phật dạy tại sao phải đoạn năm món tân thái: Năm 
món tân thái ấy, nấu chín mà ăn, hay phát tính dâm. Ăn sống thêm giận dữ. Những người ăn các món 
ấy, dù có thể giảng 12 bộ kinh, mười phương Thiên Tiên cũng chê hơi hôi, đều tránh xa. Tuy nhiên, 
lúc người đó ăn các món ấy, các loài quỷ đói thường đến liếm mép. Thường ở chung với quỷ, nên 
phúc đức ngày một tiêu mòn, hằng không lợi ích gì. Người ăn món đó mà tu tam ma địa, các vị Bồ 
Tát, Thiên Tiên mười phương thiện thần chẳng đến thủ hộ. Đại lực ma vương tìm được phương tiện, 
hiện làm thân Phật mà đến thuyết pháp. Chê bỏ cấm giới, khen làm việc dâm, giận dữ, ngu si. Sau khi 
chết, tự làm quyến thuộc cho ma vương, hưởng hết phúc của ma, bị đọa vào ngục vô gián.' Ông A 
Nan! Người tu Bồ Đề, phải hoàn toàn dứt năm món tân thái. Đây gọi là đệ nhất tinh tấn tu hành tiệm 
thứ." Thứ nhì là Chính tính. Thế nào là chính tính? Đức Phật nhắc nhở: "A Nan! Chúng sanh vào tam 
ma địa, trước phải giữ giới luật tỉnh nghiêm và thanh tịnh, phải hoàn toàn dứt tâm dâm, chẳng ăn thịt 
uống rượu, ăn đồ nấu chín và sạch, chớ ăn món còn hơi sống. Ông A Nan! Người tu hành mà chẳng 
đoạn dâm và sát sinh, không thể ra khỏi ba cõi. A Nan! Nên coi sự dâm dục như rắn độc, như giặc thù 
mình. Trước hết, phải giữ giới Thanh Văn, bốn khí, tám khí, giữ gìn thân không động. Sau lại tu luật 
nghi thanh tịnh của Bồ Tát, giữ gìn tâm chẳng khởi. Cấm giới được thành tựu, thì đối với thế gian, 
hoàn toàn không còn nghiệp sinh nhau, giết nhau, không làm việc trộm cướp thì không bị mắc nợ cùng 
nhau, không phải trả nợ trước ở thế gian. Người thanh tịnh đó tu tam ma địa, ngay ở xác thân cha mẹ 
sinh, chẳng dùng phép Thiên nhãn, tự nhiên xem thấy mười phương thế giới, thấy Phật, nghe pháp 
của Phật, phụng trì ý chỉ của Phật, được đại thân thông, dạo đi mười phương, túc mệnh, thanh tịnh, 
không bị gian hiểm. Đó là đệ nhị tinh tiến tu hành tiệm thứ." Thứ ba là trái với hiện nghiệp. Thế nào 
là hiện nghiệp? Đức Phật nhắc nhở: "Ông A Nan! Người giữ cấm giới thanh tịnh đó, lòng không tham 
dâm, đối với lục trần bể ngoài, chẳng hay lưu dật. Nếu chẳng lưu dật, trở về chỗ bản nguyên. Đã 
chẳng duyên theo trần, căn không phối ngẫu. Ngược dòng trở về chân tính, sáu căn thọ dụng không 
hiện hành. Mười phương quốc độ trong sạch, sáng suốt, ví như trăng sáng chiếu qua ngọc lưu ly. Thân 
tâm khoan khoái, diệu viên bình đẳng, được rất an lành. Tất cả các đức “mật, viên, tịnh, diệu của Như 
Lai đều hiện trong lòng người tu. Người đó liền được vô sanh pháp nhẫn. Từ đó lần lượt tiến tu, tùy 
theo hạnh mà an lập Thánh vị. Đây gọi là đệ tam tinh tiến tu hành tiệm thứ."—According to the 
Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the three gradual stages as follows: 
“Anandal As you cultivate towards certification to the samadhi of the Buddha, you will go through 
three gradual stages In order to get rid of the basic cause of these random thoughts. They work 1n Just 
the way that poisonous honey 1s removed from a pure vessel that 1s washed with hot water mixed with 
the ashes of incense. Afterwards 1t can be used to store sweet dew. What are the three gradual stages? 
The first 1s to correct one”s habits by getting rid of the aiding causes; the second 1s to truly cultivate to 
cut out the very essence of karmic offenses; the third 1s to increase one”s vigor to prevent the 
mamifestation of karma. The first gradual stage 1s the aiding cause. The Buddha reminded: "Ananda! 


2298 


The twelve categories of living beings in this world are not complete 1n themselves, but depend on four 
kinds of eating; that 1s, eating by portions, eating by contact, eating by thought, and eating by 
consciousness. Therefore, the Buddha said that all living beings must eat to live. Ananda! All living 
beings can live 1f they eat what 1s sweet, and they will die 1f they take poison. Beings who seek 
samadhi should refrain from eating five pungent plants of this world. The Buddha explained in depth 
the ill-effects of eating pungent plants: TẾ these five are eaten cooked, they increase one”s sexual 
desire; 1f they are eaten raw, they increase one”s anger. Therefore, even 1f people 1n this world who 
eat pungent plants can expound the twelve divisions of the sutra canon, the gods and immortals of the 
ten directions will stay far away from them because they smell so bad. However, after they eat these 
things, the hungry ghosts wIll hover around and kiss their lips. Being always in the presence of ghosfs, 
therr blessings and virtue dissolve as the day go by, and they experience no lasting benefit. People who 
eat pungent plants and also cultivate samadhi will not be protected by the Bodhisattvas, gods, 
1mmortals, , or good spirits of the ten directions; therefore, the tremendously powerful demon kinss, 
able to do as they please, will appear 1n the body of a Buddha and speak Dharma for them, denouncing 
the prohibitive precepts and praising lust, rage, and delusion. When therr lives end, these people wIll 
Join the retinue of demon kings. When they use up their blessings as demons, they will fall into the 
Unintermittent Hell." Ananda! Those who cultivate for Bodhi should never eat the five pungent plants. 
Thịs 1s the first of the gradual stages of cultivation." The second gradual stage 1s the proper nature. 
What 1s the essence of karmic offenses? The Buddha reminded: "Ananda! Beings who want fo enter 
samadhi must first firmly uphold the pure precepts. They must sever thoughts of lust, not partake of 
wine or meat, and eat cooked rather than raw foods. Ananda! Tf cultivators do not sever lust and killing, 
1t will be Impossible for them to transcend the triple realm. Ananda! You should look upon lustful 
desire as upon a poisonous snake or a resentful bandit. First hold to the sound-hearer”s four or eight 
parajikas 1n order to control your physical activity; then cultivate the Bodhisattvaˆs pure regulations in 
order to control your mental activity. When the prohibitive precepts are successfully upheld, one will 
not create karma that leads to trading places 1n rebirth and to killing one another in this world. IÝ one 
does not steal, one will not be indebted, and one will not have to pay back past debts in this world. If 
people who are pure in this way cultivate samadhi, they wIll naturally be able to contemplate the 
extent of the worlds of the ten đirections with the physical body given them by thetr parents; without 
need of the heavenly eye, they will see the Buddhas speaking Dharma and receive in person the 
sagely Instruction. Obfaining spiritual penetrations, they will roam through the ten directions, gain 
clarity regarding past lives, and will not encounter difficulties and dangers. This 1s the second of the 
gradual stages of cultivation." The third gradual stage 1s the countering mamifestations of the karma. 
What 1s the manmifestation of karma? The Buddha reminded: "Ananda! Such people as these, who are 
pure and who uphold the prohibitive precepts, do not have thoughts of greed and lust, and so they do 
not become dissipated in the pursuit of the six external defiling sense-obJects. Because they do not 
pursuit them, they turn around to the1r own source. Without the conditions of the defiling obJects, there 
1s nothing for the sense-organs to match themselves with, and so they reverse theIr flow, become one 
unit, and no longer function 1n six ways. All the lands of the ten directions are as brilliantly clear and 
pure as moonlight reflected in crystal. Their bodies and minds are blissful as they experience the 
equality of wonderful perfection, and they attain great peace. The secret perfection and pure wonder 
of all the Thus Come Ones appear before them. These people then obtain patlence with the non- 
production of dharmas. They thereupon gradually cultivate according to their practices, until they 
reside securely in the sagely positlons. This 1s the third of the gradual stages of cultivation.” 


18) Thủ Lăng Nghiêm: Tám Phủ Định— Eight Kinds oƒ Negation 
Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nhắc nhở ông A Nan về mười hành ấm ma: Các thiện nam, 
trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản của các 


2299 


loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Đối trong hành ấm còn, và thụ 
tường diệt, chấp cả có và không, tự thể phá nhau. Sau khi chết ngưới ấy đọa vào luận Cu-Phi, khởi 
điên đảo. Trong sắc, thụ, tưởng, thấy có và chẳng phải có. Trong cái hành ấm thiên lưu, xem không và 
chẳng không. Như vậy xoay vần cùng tột ngũ ấm, 18 giới. Tám cái tướng cu-phi, hễ theo được một cái 
đều nói: “chết rồi có tướng không tướng.” Lại chấp rằng các hành tính chất hay dời đổi, tâm phát ra 
thông ngộ, có không đều không, hư thật lầm lỗi. Vì so đo chấp trước chết rồi đều không, hậu lai mời 
mịt, không thể nói được, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề —According to the Surangama Sutra, 
the Buddha remined Ananda about the ten states of formation skandha: In his practice of samadhi, the 
øood person”s mind 1s firm, unmoving and proper and can no longer be disturbed by demons. He can 
thoroughly investigate the origin of all categories of beings and contemplate the source of the subile, 
fleeting and constant fluctuation. In this state where the skandha of formation remains, but the 
skandhas of feeling and thinking are gone, 1f he begins to speculate that there are both existence and 
nonexistence, thus contradicting himself, he could fall into error with confused theories that deny both 
©xistence and nonexistence after death. Regarding form, feeling and thinking, he sees that existence 1s 
not really existence. Within the flow of the formations skandha, he sees that that nonexistence 1s not 
really nonexistence. Considering back and forth in this way, he thoroughly investigates the realms of 
these skandhas and derives an eightfold negation of forms. No matter which skandha 1s mentioned, he 
says that after death, it neither exists nor does not exist. Further, because he speculates that all 
formations are changing In nature, an “insighf” flashes through his mind, leading him to deny both 
©existence and nonexistence. He cannot determine what 1s unreal and what 1s real. Because of these 
speculations that deny both existence and nonexistence after death, the future 1s murky to him and he 
cannot say anything about it. Therefore, he will fall into externalism and become confused about the 
Bodhi nature. 


19) Thủ Lăng Nghiêm: Tám Thứ Vô Tướng— Eight Ideas About Nonexistence gƒ Forms 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nhắc nhở ông A Nan về mười hành ấm ma: Các thiện nam, 
trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản của các 
loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong chỗ diệt trừ sắc, thụ, 
tưởng, khởi so đo chấp trước, sau khi chết đọa vào vô tướng điên đảo. Thấy sắc diệt, hình không sở 
nhân. Xem tưởng diệt, tâm không chỗ buộc. Biết cái thụ diệt, không còn nối liền. Tính ấm tiêu tan, dù 
có sinh lý, mà không thụ tưởng, đồng như cây cỏ. Cái chất ấy hiện tiền, còn không thể được, huống là 
khi chết mà lại còn các tướng? Nhân đó so đo, sau khi chết, tướng không có, như vậy xoay vần, có tám 
vô tướng. Từ đó cho rằng: niết bàn, nhân quả, tất cả đều không, chỉ có danh từ, hoàn toàn đoạn diệt. 
Vì so đo chấp trước sau khi chết, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề —According to the Surangama 
Sutra, the Buddha remined Ananda about the ten states of formation skandha: In his practice of 
samadhi, the good person”s mind 1s firm, unmoving and proper, and can no longer be disturbed by 
demons. He can thoroughly investigate the origin of all categories of being and contemplate the source 
of the subtle, fleeting and constant fluctuation. But 1f he begins to speculate on the skandhas of form, 
feeling, and thinking, which have already ended, he could fall into error with the confused idea that 
forms đo not exist after death. Seeing that his form 1s gone, his physical shape seems to lack a cause. 
As he contemplates the absence of thought, there 1s nothing to which his mind can become attached. 
Knowing that his feelings are gone, he has no further involvements. Those skandhas have vanished. 
Although there 1s still some coming 1nto being, there 1s no feeling or thought, and he concludes that he 
1s like ørass or wood. Since those qualities do not exist at present, how can there be any existence of 
fors after death? Because of his examinations and comparisons, he decides that after death there 1s no 
existence. Expanding the idea, he comes up with eight cases of the nonexistence of forms. From that, 
he may speculate that Nirvana and cause and effect are all empty, that they are mere names and 


2300 


ultimately do not exist. Because of those speculations that forms do not exIst after death, he w1ll fall 
1nto externalism and become confused about the Bodhi nature. 


20) Thủ Lăng Nghiêm: Tham Tập Nhân— Habit oƒ Craving (Habis oƒ grecd) 

Nhân tham lam quả báo là địa ngục lạnh. Đây là một trong mười nhân mười quả. Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Tham Tập Nhân như sau: “Tham tập giao 
kết, phát ra thu hút mãi không thôi. Như vậy nên có chứa cái giá lạnh, trong đó lạnh lẽo. Ví dụ người 
lấy miệng hít gió, thấy có hơi lạnh. Hai cái tập xô đẩy nhau, nên có những việc ba ba, tra tra, la la, như 
băng lạnh, hoa sen trắng, đỏ, xanh. Vì thế mười phương các Đức Phật nói tham cầu như là nước tham. 
Bồ Tát nên tránh tham như tránh biển độc.”—Habits of greed or covetousness results in the cold hells 
(habitual cupidity leading to punishmernt in the cold hells). This 1s one of the ten causes and effects. 
According to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda about the habit of greed 
as follows: “Habits of greed and intermingled scheming which give rise to a suction. When this suction 
becomes dominant and Iincessant, 1t produces intense cold and solid ice where freezing Occurs, Just as a 
Sensafion of cold 1s experienced when a person draws In a blast of wind through his mouth. Because 
these two habits clash together, there come into being chattering, whimpering, and shuddering; blue, 
red, and white lotuses; cold and 1ce; and other such expeirences.” 


21) Thủ Lăng Nghiêm: Thập Hành Ấm Ma— Ten Stafes 0ƒ Formation Skandha 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nhắc nhở ông A Nan về mười hành ấm ma bao gồm: 1) 
Hai thứ vô nhân (See Thủ Lăng Nghiêm: Nhị Chủng Vô Nhân Luận in Volume IV). 2) Bốn thứ biến 
thường (See Thủ Lăng Nghiêm: Tứ Chúng Biến Thường in Volume IV). 3) Bốn thứ điên đảo (See Thủ 
Lăng Nghiêm: Tứ Chủng Điên Đảo in Volume IV). 4) Bốn thứ hữu biên (See Thủ Lăng Nghiêm: Tứ 
Chủng Hữu Biên in Volume IV). 5) Bốn thứ kiểu loạn (See Thủ Lăng Nghiêm: Bốn Thứ Kiểu Loạn in 
Volume IV). 6) Mười sáu thứ hữu tướng: Lại có thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên 
cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện, cùng tột căn bản của các loài sanh. Xem cái trạng thái u thanh, 
thường nhiễu động bản nguyên. Chỗ lưu vô tận, khởi so đo chấp trước. Người đó bị đọa vào điên đảo 
hữu tướng sau khi chết. Hoặc tự kiên cố thân, nói sắc là ngã, hoặc thấy ngã viên mãn, trùm khắp quốc 
độ. Nói ngã có sắc. Hoặc kia tiền cảnh duyên theo ngã ứng dụng. Nói sắc thuộc ngã. Hoặc ngã nương 
ở trong cái hành tướng tương tục, nói ngã ở sắc. Đều so đo chấp trước rằng sau khi chết có tướng. Như 
vậy xoay vần có mưới sáu tướng. Từ ấy hoặc chấp rằng rốt ráo phiền não, rốt ráo Bồ Đề, hai tính cách 
đều đi đôi, chẳng có xúc ngại nhau. Vì so đo chấp trước sau khi chết rồi có tướng, đọa lạc ngoại đạo, 
mê lầm tính Bổ Đề. 7) Tám thứ vô tướng: Lại các thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng 
kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản của các loài sinh. Xem cái trạng thái u thanh, 
thường nhiễu động bản nguyên. Trong chỗ diệt trừ sắc, thụ, tưởng, khởi so đo chấp trước, sau khi chết 
đọa vào vô tướng điên đảo. Thấy sắc diệt, hình không sở nhân. Xem tưởng diệt, tâm không chỗ buộc. 
Biết cái thụ diệt, không còn nối liền. Tính ấm tiêu tan, dù có sinh lý, mà không thụ tưởng, đồng như 
cây cỏ. Cái chất ấy hiện tiền, còn không thể được, huống là khi chết mà lại còn các tướng? Nhân đó 
so đo, sau khi chết, tướng không có, như vậy xoay vần, có tám vô tướng. Từ đó cho rằng: niết bàn, 
nhân quả, tất cả đều không, chỉ có danh từ, hoàn toàn đoạn diệt. Vì so đo chấp trước sau khi chết, đọa 
lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề. 8) Tám phủ định: Lại các thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm 
yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản của các loài sinh. Xem cái trạng thái 
u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Đối trong hành ấm còn, và thụ tường diệt, chấp cả có và 
không, tự thể phá nhau. Sau khi chết ngưới ấy đọa vào luận Cu-Phi, khởi điên đảo. Trong sắc, thụ, 
tưởng, thấy có và chẳng phải có. Trong cái hành ấm thiên lưu, xem không và chẳng không. Như vậy 
xoay vần cùng tột ngũ ấm, 18 giới. Tám cái tướng cu-phi, hễ theo được một cái đều nói: “chết rồi có 
tướng không tướng.” Lại chấp rằng các hành tính chất hay dời đổi, tâm phát ra thông ngộ, có không 
đều không, hư thật lầm lỗi. Vì so đo chấp trước chết rồi đều không, hậu lai mời mịt, không thể nói 


2301 


được, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Đề. 9) Bảy chỗ đoạn diệt: Lại các thiện nam, trong tam ma 
địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện. Cùng tột căn bản của các loài sinh. Xem 
cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Đối về sau không có, khởi so đo chấp trước. 
Người đó bị đọa vào luận bảy thứ đoạn diệt. Hoặc chấp cái thân mất, hoặc cái dục diệt tận, hoặc cái 
khổ mất, hoặc cực lạc mất, hoặc cực xả mất. Như vậy xoay vần cùng tột bảy chỗ hiện tiền tiêu diệt, 
mất rồi không còn nữa. Vì so đo chấp trước chết rồi đoạn diệt, nên đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ 
Đề. 10) Năm Niết Bàn (See Thủ Lăng Nghiêm: Ngũ Niết Bàn in Volume IV). 

Lại các thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện, cùng 
tột căn bản của các loài sanh. Xem cái trạng thái u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong tri 
kiến, khởi so đo chấp trước. Người đó bị đọa vào bốn thứ điên đảo, bất tử kiểu loạn, biến kế hư luận. 
Một là người đó xem cái bản nguyên biến hóa; thấy cái chỗ thay đổi gọi là “biến,” thấy cái chỗ nối 
nhau gọi là “hằng,” thấy cái chỗ bị thấy gọi là “sinh;” chẳng thấy chỗ bị thấy gọi là “diệt;” chỗ tương 
tục không đoạn gọi là “tăng;” chỗ tương tục gián đoạn gọi là “giảm;” mỗi cái có chỗ sinh gọi là “có;” 
mỗi cái có chỗ diệt gọi là “không.” Lấy lý xem xét dụng tâm thấy riêng. Có người đến cầu pháp hỏi 
nghĩa, đáp: “Tôi nay cũng sinh, cũng diệt, cũng có, cũng không, cũng tăng, cũng giảm.” Các thời đều 
nói lộn xộn, khiến cho người nghe quên mất chương cú. Hai là người đó xem xét tâm kỹ càng, cái chỗ 
xoay vần không có. Nhân không mà có chứng được. Có người đến hỏi, chỉ đáp một chữ, không ngoài 
chữ “không,” không nói gì cả. Ba là người đó xem xét kỹ càng cái tâm của mình, cái gì cũng có chỗ, 
nhân “có” mà chứng được. Có người đến hỏi chỉ đáp một chữ “phải.” Ngoài chữ “phải” ra không nói gì 
cả. Bốn là người đó đều thấy hữu, vô, vì cái cảnh phân hai, tâm cũng kiểu loạn. Có người đến hỏi lại 
đáp “cũng có” tức là “cũng không,” trong “cũng không” chẳng phải “cũng có.” Vì so đo chấp trước 
kiểu loạn hư vô, nên đọa lạc ngoại đạo và mê lầm tính Bồ Để —According to the Surangama Sutra, 
the Buddha remined Ananda about the ten states of formation skandha, which Iinclude: 1) Pwo theories 
on the absence of cause. 2) Four theorles regarding pervasive permanence. 3) Four upside-down 
theories. 4) Four theories regarding finiteness. 5) Four kinds of sophistry. 6) The sixteen ways in which 
Íforms can exist after death: Further, In his practice of samadhi, the good person”s mind 1s firm, 
unmoving and proper and can no longer be disturbed be demons. He can thoroughly Iinvestigate the 
origin of all categories of beings and contemplate the source of the subtle, fleeting and constant 
fluctuation. But 1f he begins to speculate the endless flow, he could fall into error with the confused 
1deas that forms exist after death. He may strongly identify with his body and say that form 1s himself; 
or he may see himself as perfectly encompassing all worlds and say that he contains form; or he may 
perceive all external conditions as contingent upon himself and say that form belongs to him; or he 
may decide that he relies on the continuity of the formations skandha and say that he 1s within form. In 
all these speculations, he says that forms exIst after death. Expanding the idea, he comes up with 
SIxteen cases of the existence of forms. 7) Eight ideas about nonexistence of forms: Further, in his 
practice of samadhi, the good person”s mind 1s firm, unmoving and proper, and can no longer be 
dđisttrbed by demons. He can thoroughly investigate the origin of all categoriles of being and 
contemplate the source of the subtle, fleeting and consfant fluctuation. But 1f he begins to speculate on 
the skandhas of form, feeling, and thinking, which have already ended, he could fall into error with the 
confused idea that forms do not exist after death. Seeing that his form 1s gone, his physical shape 
seems to lack a cause. As he contemplates the absence of thought, there 1s nothing to which his mind 
can become attached. Knowing that his feelings are gone, he has no further involvements. Those 
skandhas have vamished. Although there 1s still some coming 1nto being, there 1s no feeling or thought, 
and he concludes that he 1s like grass or wood. Since those qualities do not exIst at present, how can 
there be any existence of fors after death? Because of his examinations and comparisons, he decides 
that after death there 1s no existence. Expanding the idea, he comes up with eight cases of the 
nonexistence of forms. From that, he may speculate that Nirvana and cause and effect are all empty, 
that they are mere names and ultimately do not exist. Because of those speculations that forms do not 


2302 


exist after death, he will fall into externalism and become confused about the Bodhi nature. 8) Eight 
kinds of negation: Further, in his practice of samadhi, the good person”s mind 1s firm, unmoving and 
proper and can no longer be disturbed by demons. He can thoroughly investigate the origin of all 
categories of beings and contemplate the source of the subtle, fleeting and constant fluctuation. In this 
state where the skandha of formation remains, but the skandhas of feeling and thinking are gone, 1f he 
begins to speculate that there are both existence and nonexistence, thus contradicting himself, he could 
fall into error with confused theories that deny both existence and nonexistence after death. Regarding 
form, feeling and thinking, he sees that existence 1s not really existence. Within the flow of the 
formations skandha, he sees that that nonexistence 1s not really nonexistence. Considering back and 
forth In this way, he thoroughly Investigates the realms of these skandhas and derives an eightfold 
negation of forms. No matter which skandha 1s mentioned, he says that after death, 1t neither exists nor 
does not exist. Further, because he speculates that all formations are changing 1n nature, an “insighf” 
flashes through his mind, leading him to deny both existence and nonexistence. He cannot determine 
what is unreal and what 1s real. Because of these speculations that deny both existence and 
nonexistence after death, the future 1s murky to him and he cannot say anything aboutit. Therefore, he 
wWIll fall into externalism and become confused about the Bodhi nature. 9) Seven theorles on the 
cessation of existence: Further, in his practice of samadhi, the good person”s mind 1s firm, unmoving 
and proper and can no longer be disttubed by demons. He can thoroughly investigate the origin of all 
categories of beings and contemplate the source of the subtle, fleeting, and consfant fluctuation. But 1f 
he begins to speculate that there ie no existence after death, he could fall into error with seven 
theories of the cessation of existence. He may speculate that the body will cease to exIst; or that when 
desire has ended, there 1s cessation of existence; or that after suffering has ended, there 1s cessation of 
existence; or that when bliss reaches an ultimate point, there 1s cessafion of existence; or that when 
renunciation reaches an ultimate point, there 1s cessafion of existence. Considering back and forth in 
this way, he exhaustively investigates the limits of the seven states and sees that they have already 
ceased to be and will not exist again. Because of these speculations that existence ceases after death, 
he wIll fall into externalism and become confused about the Bodhi nature. 10) Five kinds of immediate 
Nrrvana. Further, in his practice of samadhi, the good personˆ”s mind 1s firm, unmoving, and proper and 
can no longer be disturbed by demons. He can thoroughly investigate the origin of all categories of 
beings and contemplate the source of the subitle, fleeting, and consfant fluctuation. But 1ƒ he begins to 
speculate on what he knows and sees, he could fall into error with four distorted, false theories, which 
are total speculation based on the sophistry of immortality. First, this person contemplates the source of 
transformations. Seeing the movement and flow, he says there 1s change. Seeing the continuity, he 
says there 1s constancy. Where he can perceive something, he says there 1s production. Where he 
cannot perceive anything, he says there 1s destruction. He says that the unbroken continuity of causes 
1S increasing and that the pause within the continuity are decreasing. He says that the arising of all 
things 1s existence and that the perishing of all things 1s nonexistence. The light of reason shows that 
his application of mind has led to 1nconsistent views. If someone comes to seek the Dharma, asking 
about 1ts meanming, he replies, “I am both alive and dead, both existent and nonexistent, both Increasing 
and decreasing.” He always speaks in a confusing way, causing that person to forget what he was 
going to say. Second, this person attentively contemplates his mind and finds that everything 1s 
nonexistent. He has a realization based on nonexistence. When anyone comes to ask him questions, he 
replies with only one word. He only says “no,” Aside from saying “non,” he does not speak. Third, this 
person attentively contemplates his mind and finds that everything 1s existent. He has a realization 
based on existence. When anyone comes to ask him questions, he replies with only one word. He only 
Says “yes.” Aside from saying “yes,” he does not speak. Fourth, this person perceives both existence 
and nonexistence. Experiencing this branching, his mind becomes confused. When anyone comes fo 
ask questions, he tells them, “Existence 1s also nonexistence. But within nonexistence there 1s no 


2303 


exiIstence.” It is all sophistry and does not stand up under scrutiny. Because of these speculations, 
which are empty sophistries, he will fall into externalism and become confused about the Bodhi nature. 


22) Thủ Lăng Nghiêm: Thập Sắc Ấm Ma— Ten States Within the Form Skandha 

Theo Kinh Lăng Nghiêm quyển Chín, có mười sắc ấm ma: thân ra khỏi ngại; trong thân nhặt trùng; 
tinh phách đắp đổi hợp; Phật hiện ra; hư không hóa thành sắc báu; trong tối thấy vật; thân giống như 
cây cỏ; nhìn thấy mọi nơi đều thành nước Phật; nghe được xa; thấy thiện tri thức——According to the 
Surangama Sutra, book Nine, there are ten states within the form skandha: body can transcend 
obstructions; the light pervades internally and he can extract 1ntestinal worms; his essence and souls 
alternately separate and unie, Buddhas appear; space takes on the color of precious things; he can see 
things in the dark; his body becomes like grass or wood; he sees everywhere turn Iinto Buddha-lands; 
he sees and hears distant things; and he sees good advIsors. 


23) Thủ Lăng Nghiêm: Thập Thụ Ấm Ma— Ten States 0ƒ Feeling Skandha 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nhắc ông A Nan về mười thụ ấm ma: ép mình sanh ra buồn, 
nâng mình lên ngang với Phật, trong định hay nhớ, tuệ đa cuồng, thấy gian hiểm hay lo, thấy an lành 
hay mừng, thấy hơn khinh người, tuệ an tự cho là đủ, chấp không và pháp giới, chấp có và buông 
dâm—According to the Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda about the ten states of Feeling 
Skandha: suppression of the self leads to sadness, praising oneself 1s being equal to the Buddhas, 
samadhi out of balance brings much reverie, wisdom out of balance brings much arrogance, passing 
through danger leads to anxiety, experiencing ease leads to Joy, viewing oneself as as supreme and 
arrogant, with wisdom comes lightness and ease, which leads to complacency, becoming attached to 
emptiness and slandering precepts, becoming attached to existence and indulging In lust. 


24) Thủ Lăng Nghiêm: Thập Thúc Ấm IMa— The Ten Sfates 0ƒ Consciousness Skandha 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về mười thức ấm ma 
như sau: chấp nhân và sở nhân, chấp năng phi năng, chấp thường phi thường, chấp tri vô tri, chấp sinh 
vô sinh, chấp quy vô quy, chấp tham phi tham, chấp chân phi chân, định tính Thanh Văn, định tính Độc 
Giác ——In the Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda about the ten states of consciousness: 
attachment to causes and what which 1s caused, attachment to ability that 1s not actually ability, 
atachment to a wrong 1dea of permanence, attachment to an awareness that 1s not actually awareness, 
attachment to birth that 1s not actually birth, attachment to a refuge that 1s not actually a refuge, 
attachment to an attainable craving, attachment to truth that 1s not actually truth, fixed nature Hearers, 
and fixed nature Pratyekas. 


25) Thủ Lăng Nghiêm: Thập Tứ Vô Úy— Fourteen Fearlessnesses 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã bạch Phật về 14 phép vô úy 
như sau: “Bạch Thế Tôn! Tôi lại do các pháp kim cương tam muội văn huân, văn tu, vô tác diệu lực 
ấy, với mười phương ba đời lục đạo, tất cả chúng sanh, đồng một đức bi ngưỡng, khiến các chúng sanh 
nơi thân tâm tôi được 14 món vô úy.” Một là, bởi tôi không tự quán theo âm thanh, do cái quán trí mà 
quán, khiến mười phương chúng sanh khổ não, quán nơi tiếng tăm mà được giải thoát. Hai là xoay tri 
kiến trở lại, khiến các chúng sanh, giả sử vào trong đống lửa, lửa chẳng thiêu được. Ba là do xoay cái 
nghe trở lại, khiến các chúng sanh dù gặp nước lớn trôi, mà không bị chìm đắm. Bốn là dứt trừ vọng 
tưởng, tâm không sát hại, khiến các chúng sanh vào các quỷ quốc, mà quỷ không hại được. Năm là 
huân tu thành văn tính, sáu căn đều tiêu tan, đồng với âm thanh. Có thể khiến chúng sanh sắp bị giết 
hại, đao kiếm gãy hỏng. Đao binh chém mình như chặt xuống nước, như thổi ánh sáng, không hễể lay 
động. Sáu là cái văn huân được tỉnh minh, sáng khắp pháp giới, dẹp tan các u ám. Có thể khiến chúng 
sanh bị quỷ dữ như Dược Xoa, La sát, Cưu bàn trà, Tỳ xá gia, Phú đan na, vân vân gần bên mà mắt 


2304 


chẳng thấy. Bảy là âm thanh tiêu dung, xoay máy nghe vào trong, thoát ly các trần vọng, có thể khiến 
chúng sanh không bị ràng buộc bởi gông cùm xiểng xích. Tám là diệt âm thanh, thuần một văn tính, 
khắp sinh từ lực, có thể khiến chúng sanh đi ngang đường hiểm, không bị giặc cướp. Chín là Văn huân 
xa lìa các trần cảnh, chẳng bị cái sắc cướp, có thể khiến tất cả chúng sanh đa dâm xa lìa tham dục. 
Mười là thuần âm thanh, không có trần, căn cảnh viên dung, không năng đối sở đối, có thể khiến tất 
cả chúng sanh hay giận dữ xa lìa sân hận. Mười một là tiêu trần xoay trở lại sáng suốt, pháp giới, thân 
tâm dường như ngọc lưu ly trong suốt, không ngại, có thể khiến tất cả chúng sanh vô thiện tâm, ngu 
độn, tối tăm, trọn xa lìa sỉ ám. Mười hai là tiêu dung hình trở lại văn tính, chẳng rời đạo tràng, xen vào 
thế gian. Dùng phương tiện trí, có thể khắp mười phương cúng dường các Đức Phật nhiều như vi trần, 
và bên các Đức Phật được làm Pháp vương tử. Có thể khiến cho những chúng sanh không con trai 
trong pháp giới muốn cầu con trai thì sanh con trai phúc đức trí tuệ. Mười ba là sáu căn viên thông, 
sáng suốt mười phương thế giới. Dùng thực trí thừa thuận mười phương Như Lai nhiều như vi trần, các 
bí mật pháp môn đều lãnh thụ không sót. Có thể khiến các chúng sanh không con gái trong pháp giới, 
muốn cầu con gái thì sanh con gái có tướng tốt, đoan chính, phúc đức, nhu thuận, được mọi người kính 
yêu. Mười bốn là trong tam thiên đại thiên thế giới có 62 ức hằng sa số vị Pháp vương tử, tu phương 
pháp làm mô phạm giáo hóa chúng sanh, tùy thuận chúng sanh, phương tiện trí huệ, vẫn chẳng đồng 
nhau. Do tôi tu được viên thông bản căn, phát diệu nhĩ môn, rồi sau thân tâm vi diệu, bao khắp pháp 
giới, có thể khiến chúng sanh trì danh hiệu tôi, so sánh với chúng sanh trì cả 62 ức hằng hà sa số các 
Pháp vương tử, hai người phúc đức bằng nhau không khác. Bạch Thế Tôn! Một danh hiệu của tôi so 
với nhiều danh hiệu kia, hai bên không khác, bởi tôi tu tập được chân viên thông——According to The 
Surangama Sutra, book Six, Avalokitesvara Bodhisattva reported to the Buddha about fourteen 
fearlessnesses as follows: “World Honored One! Using this vajra samadhi of becoming permeated 
with hearing and cultivating hearing, and use the miraculous strength of effortlessness, because I have 
a kind regard equally for all lving beings In the six paths, I go throughout the ten directions and the 
three periods of time cause all living beings who encounter bodies of mine to receive the merifOrious 
Virtue of fourteen kinds of fearlessness.” Eirst, because I do not contemplate sounds for my own sake, 
but rather listen to the sounds of those  whom I contemplate, I can enable living beings throughout the 
ten directions who are suffering and in distress to attain liberation by contemplating the1r sounds. 
Second, since my knowledge and views have turned around and come back, I can make 1t so that 1ƒ 
living beings are caught 1n a raging fire, the fire will not burn them. Third, since contemplation and 
listening have turned around and come back, I can make 1t so that 1f living beings are floundering In 
deep water, the water cannot drown them. Fourth, since false thinking 1s cut off, and my mind 1s 
without thoughts of killing or harming, I can make 1t so that 1f living beings enter the territory of ghosts, 
the ghosts cannot harm them. Flifth, since I am permeated with hearing and have brought hearing to 
accomplishmert, so that the six sense-organs have dissolved and returned to become 1dentical with 
hearing, I can make 1t so that 1f living beings are about to be wounded, the kmives will break into 
pleces. Ï can cause swords of war to have no more effect than 1f they were to sÏice into wafer, or 1Ÿ one 
were to blow upon ligpht. Sixth, when the hearing permeates and the essence 1s bright, light pervades 
the Dharma realm, so that absolutely no darkness remains. I am then able to make 1t so that, though 
Yakshas, Rakshasas, Kumbhandas, Pischachas, and Putanas may draw near to living beings, the ghosts 
will not be able to see them. Seventh, when the nature of sound completely melts away and 
contemplaton and hearing return and enter, so that Ï am separate from false and defiling sense- 
obJects, I am able to make 1t so that 1f living beings are confined by cangues and fetters, the locks wIll 
not hold them. Eight, when sound 1s gone and the hearing 1s perfected, an all-pervasive power of 
compassion arises, and I can make 1t so that 1f living beings are travelling a dangerous road, thieves 
wIll not rob them. Ninth, when one 1s permeated_ with hearing, one separates from worldly objJects, and 
forms canmnot rob one. Then I can make 1t so that living beings with a great deal of desire can leave 
øreed and desire far behind. Tenth, when sound 1s so pure that there 1s no defiling obJect, the sense- 


2305 


organ and the external state are perfectly fused, without any complement and without anything 
complemented. Then I can make 1t so that living beings who are full of rage and hate will leave all 
hatred. Eleventh, when the dust has gone and has turned to light, the dharma realm and the body and 
mind are like crysftal, transparent and unobstructed. Then I can make 1t so that all dark and dull-witted 
beings whose natures are obstructed, all Atyantikas, are forever free from stupidity and darkness. 
Twelfth, when matter dissipates and return to the hearing, then unmoving In the Bodhimanda I can 
travel through worlds without  destroying the appearance of those worlds. [ can make offerings to as 
many Buddhas, Thus Come Ones, as there are fine motes of dust throughout the ten directions. At the 
side of each Buddha I become a dharma prince, and I can make 1t so that childless living beings 
throughout the dharma realm who wish to have sons, are blessed with meriforious, virtuous, and wIse 
sons. Thirteenth, with perfect penetration of the six sense-organs, the light and what 1s i1llumined are 
not two. Encompassing the ten directions, a great perfect mirror stands In the empty treasury of the 
Thus Come One. I inherit the secret đharma doors of as many Thus Come Ones as there are fine motes 
of dust throughout the ten directions. Receiving them without loss, I am able to make 1t so that 
childless living beings throughout the dharma realm who seek daughters are blessed with lovely 
daughters who are upright, virtuous, and compliant and whom everyone cherishes and respects. 
Fourteenth, in this three-thousand-great-thousand world system with is billions of suns and moons, as 
many dharma princes as there are grains oŸ sand in sixty-two Ganges rivers appear in the world and 
cultivate the dharma. They act as models in order to teach and transform living beings. They comply 
with living beings by means of expedients and wisdom, 1n different ways for each. However, because Ï 
have obfained the perfect penetration of the sense-organ and have discovered the wonder of the ear- 
entrance, after which my body and mind subtly and miraculously included all of the dharma realm, Ï 
am able to make 1t so that living beings who uphold my name obtain as much merit and virtue as 
would be obtained by a person who upheld the names of all those Dharma Princes who are as many 
as the graIns of sand in sixty-two Ganges rivers. World Honored One! There 1s no difference between 
the merit of my name and the merit of those other names, because from my cultivation I obtained true 
and perfect penetration. 


26) Thủ Lăng Nghiêm: Thập Tưởng Ấm Ma— The Ten Sfates 0ƒ Thinking Skandha 

Theo Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy ông A Nan về mười tưởng ấm ma: tham cầu thiện xảo, tham 
cầu du lịch, tham cầu khế hợp, tham cầu biện bạch và phân tách, tham câu minh cảm, tham cầu tĩnh 
mật, tham cầu túc mệnh, tham cứu thân lực, tham cầu thâm không, tham cầu sống lâu——According to 
The Surangama Sutra, the Buddha taught Ananda about the ten states of thinking skandha: greed for 
cleverness and skill, greed for adventure, greed for union, greed to analyze things, greed for spiritual 
responses, greed for peace and quiet, greed for past lives, greed for spiritual powers, greed for 
profound emptiness, and greed for immortality. 


27) Thủ Lăng Nghiêm: Trá Tập Nhân—Habis oƒ Deceiffulness 

Gian trá lừa đảo quả báo là bị gông cùm roi vọt. Đây là một trong mười nhân mười quả. Theo Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Trá Tập Nhân như sau: “Trá tập 
dụ nhau, phát từ nơi dỗ nhau, dẫn dắt không thôi. Vì vậy như dây quấn cây để sống, nước tưới ruộng 
thì cây cỏ sinh trưởng. Hai tập nhân nhau, nên có các việc gông, xiểng, cùm, xích, roi, đánh, vân vân. 
Vì thế mười phương Phật gọi gian ngụy là giặc hiểm. Bồ Tát nên tránh gian trá như tránh lang sói.”— 
Habits of deceptions (deceitfulness) result in yokes and being beaten with rods. This 1s one of the ten 
causes and effects. According to the Surangama Sutra, book Eipht, the Buddha reminded Ananda about 
the habit of deceitfulness as follows: “Habits of deception and misleading involments which give rise 
to mutual guile. When such maneuvering continues without cease, 1t produces the ropes and wood of 
gallows for hanging, like the grass and trees that grow when water saturates a field. Because these two 


2306 


habits perpetuate one another, there come 1nto being handcuffs and fetters, cangues and locks, whIps 
and clubs, sticks and cudgels, and other such experiences. Therefore, the Thus Come Ones of the ten 
đirections look upon deception and name 1t a “treacherous crook.* Bodhisattvas fear deception as they 
would a savage wolf.” 


28) Thủ Lăng Nghiêm: Tụng Tập Nhân— Habifs oƒ Disputation 

Tụng tập nhân là một trong mười nhân mười quả. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật 
đã nhắc nhở ngài A Nan về Tụng Tập Nhân như sau: “Tụng tập giao huyên, phát từ che dấu. Như vậy 
nên có những việc gương soi thấy tỏ rõ, ví như giữa mặt trời không thể dấu hình ảnh. Hai tập bày ra, 
nên có các bạn ác tố cáo, nghiệp cảnh hỏa châu, vạch rõ và đối nghiệm nghiệp đời trước. Vì thế mười 
phương Phật gọi che dấu là âm tặc. Bồ Tát tránh che dấu như bị đội núi cao đi trên biển cả.”——This is 
one of the ten causes and effects. According to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded 
Ananda about the habit of disputation (Habits of litigation) as follows: “Habits of liigation and the 
mutual disputations which give rise to covering. From them there are produced a look in the mirror and 
1llumination by the lamp. It 1s like being 1n đirect sunlight. There 1s no way one can hide one”s shadow. 
Because these two habits bicker back and forth, there come 1nto being evil compamions, the mirror of 
karma, the fiery pearl, exposure of past karma, Iinquests, and other such experiences. Therefore, all the 
Thus Come Ones of the ten đdirections look upon covering and name 1t a “vin villain.` Bodhisattvas 
regard covering as they would having to carry a mounfain atop their heads while walking upon the 


» 


sea. 


29) Thủ Lăng Nghiêm: Tư Báo— Retribution oƒ Thinking 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, tư báo chiêu dẫn ác quả. Tư nghiệp nây giao kết, lúc chết 
thấy gió dữ thổi hư nát quốc độ. Thần thức bị thổi bay lên hư không, theo gió rơi vào ngục vô gián. 
Phát hiện ra hai tướng. Một là không biết, mê muội vô cùng, chạy mãi không thôi. Hai là không mé, 
biết cái khổ bị nấu, bị thiêu, đau đớn vô cùng. Cái nghĩ bậy đó kết cái nghĩ, làm thành phương hướng, 
xứ sở. Kết cái thấy, làm thành nghiệp cảnh và đối chứng. Kết cái nghe, làm thành hòn đá lớn chụm 
lại, làm băng, làm sương, đất. Kết hơi thở, làm thành xe lửa lớn. Kết cái nếm, làm thành tiếng la, hét, 
khóc, than. Kết cái xúc, làm thành thân lớn, thân nhỏ, và trong một ngày vạn lần chết đi sống lại, cúi 
xuống, ngước lên—In the Surangama Sutra, book Eight, the retribution of thinking, which beckons and 
leads one to evil ends. The karma_ of thinking Intermingles, and thus at the time of death one first sees 
a foul wind which devastates the land. The deceased one”s spiritual consciousness 1s blown up 1nto 
space, and then, spiraling downward, it rides that wind straight Iinto the unintermittent hell. There, 1t 1s 
aware of fwo sensations. One 1s extreme confusion, which causes 1t to be frantic and to race about 
ceaselessly. The second 1s not confusion, but rather an acute awareness which causes 1t to suffer from 
endless roasting and burning, the extreme pain of which 1s difficult to bear. When this deviant thought 
combines with thinking, 1t becomes locations and places. When 1t combines with seeing, 1t becomes 
1nspection and testimomies. When 1t combines with hearing, it becomes huge crushing rocks, ice, and 
frost, dirt and fog. When 1t combines with smelling, 1t becomes a great flery car, a fiery boat, and a 
fiery Jail. When 1t combines with tasting, 1t becomes loud calling, wailing, and regretful crying. When 1t 
combines with touch, 1t becomes sensations large and small, where ten thousand births and ten 
thousand deaths are endured every day, and of lying with one”s face to the ground. 


30) Thủ Lăng Nghiêm: Tứ Chủng Biến Thường— Four Theories Regarding Pervasive Permanence 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A 
Nan về bốn thứ biến thường như sau: “Ông A Nan! Các người thiện nam trong tam ma địa, chính tâm 
yên lặng sáng suốt. Ma chẳng tìm được chỗ tiện cùng tột căn bản của 12 loài sinh. Xem xét trạng thái 
u thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong viên thường khởi so đo chấp trước. Người ấy bị đạo 


2307 


vào luận bốn thứ biến thường.” Một là người đó nghiên cứu cùng tột tâm cảnh, tính chất đều không có 
nhân. Tu tập có thể biết trong hai vạn kiếp, mười phương chúng sanh sinh diệt, đều là xoay vần, chẳng 
hề tan mất, rồi chấp cho là thường. Hai là người ấy nghiên cứu cùng tột căn nguyên của tứ đại, tính 
thường trụ. Tu tập có thể biết trong bốn vạn kiếp mười phương chúng sanh sanh diệt đều là hằng 
thường, chẳng hề tan mất. Rồi từ đó chấp cho là thường. Ba là người đó nghiên cứu cùng tột lục căn, 
mạt na chấp thụ, trong tâm ý thức, về chỗ bản nguyên, tính hằng thường. Tu tập có thể biết trong tám 
vạn kiếp tất cả chúng sanh xoay vần chẳng mất, bản lai thường trú, đến cùng tính chẳng mất, rồi chấp 
cho là thường. Bốn là người đó đã cùng tột cái căn nguyên của tưởng, hết cái sinh lý, lưu chỉ xoay vần; 
sinh diệt tưởng tâm, nay đã dứt bặt, tự nhiên thành cái lý bất sanh diệt. Nhân tâm so đo chấp trước cho 
là thường. Vì chấp thường, mà mất chánh biến tri, đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Để——According 
to the Surangama Sutra, book Nine, in the part of the ten states of the formation skandha, the Buddha 
reminded Ananda as follows: “Ananda, in his practice of samadhi, the good person” mind 1s unmoving, 
clear, and proper and can no longer be distrubed by demons. He can thoroughly investigate the origin 
Of all categories of beings and contemplate the source of the subile, fleeting, and constant fluctuation. 
But 1f he begins to speculate on 1ts pervasive constancy, he could fall into error with four theories of 
p©rvasive permanence.” First, as this person throroughly Investigates the mind and 1ts states, he may 
conclude that both are causeless. Through his cultivation, he knows that in twenty thousand eons, as 
beings in the ten directions undergo endless rounds of bírth and death, they are never annihilated. 
Therefore, he speculates that the mind and 1ts states are permanent. Second, as this person thoroughly 
1nvesfigates the source of the four elements, he may conclude that they are permanent In nature. 
Through his cultivation, he knows that in forty thousand eons, as living beings in the ten directions 
undergo births and deaths, their substances exist permanently and are never annihilated. Therefore, he 
speculates that this situation 1s permanent. Third, as this person thoroughly Investigates the sixth sense 
faculty, the manas, and the consciousness that grasps and receives, he concludes that the origin of the 
mind, Intelect, and consclousness 1s permanent. Through his cultivation, he knows that in eighty 
thousand eons, all living beings In the ten directions revolve 1n transmigration, this origin 1s never 
destroyed and exists permanently. Investigating this undestroyed origin, he speculates that 1t 1s 
permanent. Fourth, since this person has ended the source of thoughts, there 1s no more reason for 
them to arise. In the state of flowing, halting, and turning, the thinking mínd, which was the cause of 
production and destruction, has now ceased forever, and so he naturally thinks that this 1s a state of 
nonproduction and nondestruction. AÀs a result of such reasoning, he speculates that this stat© 1s 
permanent. Because of these speculation of permanence, he will lose proper and pervasive 
knowledge, fall into externalism, and become confused about the Bodhi nature. 


31) Thủ Lăng Nghiêm: Tứ Chủng Điên Đảo— Four Upside-Down Theories 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A 
Nan về bốn thứ điên đảo như sau: “Nầy A Nan! Lại các thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên 
lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện, cùng tột căn bản của 12 loài sinh. Xem cái trạng thái u 
thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong tự và tha, khởi so đo chấp trước. Người đó bị đọa vào 
bốn cái thấy điên đảo, một phần vô thường, một phần thường luận.” Một là, người đó quán sát cái tâm 
diệu minh, khắp các cõi mười phương, trạm nhiên, cho là thần ngã hoàn toàn, từ đó chấp là thần ngã 
khắp mười phương, yên lặng, sáng suốt, chẳng động. Tất cả chúng sanh trong thần ngã, tâm tự sinh tự 
chết. Thì tính cách của ngã tâm là thường. Còn kia sinh diệt, thật là tính cách vô thường. Hai là, người 
đó chẳng quán sát cái tâm, chỉ xem xét khắp cả mười phương hằng sa quốc độ, thấy cái chỗ kiếp bị hư, 
gọi là chủng tính vô thường hoàn toàn. Còn cái chỗ kiếp chẳng bị hư, gọi là thường hoàn toàn. Ba là, 
người đó chỉ quán sát cái ngã tâm của mình, tinh tế nhỏ nhiệm, ví như vi trần lưu chuyển mười phương, 
tính không dời đổi. Có thể khiến thân nầy liền sinh liền diệt, mà nói là tính chẳng hoại, và gọi là ngã 
tính thường. Bốn là, người đó biết tưởng ấm hết, thấy hành ấm còn lưu động. Hành ấm thường lưu 


2308 


động, nên chấp làm tính thường. Các ấm sắc, thụ, tưởng đã hết, gọi là vô thường. Vì so đo chấp trước 
một phần vô thường, một phần thường như trên, nên đọa lạc ngoại đạo, mê lầm tính Bồ Để-—In the 
Surangama Sutra, book Nine, In the part of the ten states of the formation skandha, the Buddha 
reminded Ananda about the four upside-down theories as follows: “Ananda! Further, in his practice of 
samadhi, the good person's mind 1s firm, unmoving, and proper and can no longer be distrubed by 
demons. He can thoroughly investigate the origin of all categories of beings and contemplate the 
source of the subtle, fleeting, and constant fluctuation. But 1f he begins to speculate about self and 
others, he could fal] into error with theories of partial Impermanence and partial permanence based on 
four distorted views.” First, as this person contemplates the wonderfully bright mind pervading the ten 
đirections, he concludes that this state of profound stillness 1s the ulimate spiritual self. Then he 
speculates, “My spiritual self, which 1s settled, bright, and unmoving, pervades the ten directions. All 
living beings are within my mind, and there they are born and die by themselves. Therefore, my mind 
1s permanent, while those who undergo birth and death there are truly impermanent." Second, instead 
of contemplating his own mind, this person contemplates 1n the ten directions worlds as many as the 
Ganges' sands. He regards as ultmately impermanent those worlds that are in eons of decay, and as 
ultimately permanent those that are not in eons of decay. Third, this person closely examines his own 
mind and finds it to be subtle and mysterious, like fine motes of dust swirling In the ten directions, 
unchanging In nature. And yet 1t can cause his body to be born and then to die. He regards that 
1ndestructible nature as his permanent Intrinsic nature, and that which undergoes birth and death and 
flows forth from him as Impermanent. Fourth, knowing that the skandha of thinking has ended and 
seeing the flowing of the skandha of formations, this person speculates that the continuous flow of the 
skandha of formations 1s permanent, and that the skandhas of form, feeling, and thinking which have 
already ended are impermanent. Because of these speculations of Impermanence and permanence, he 
will fall into externalism and become confused about the Bodhi nature. 


32) Thủ Lăng Nghiêm: Tứ Chủng Hữu Biên— Four Theories Regarding Finiteness 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, phần Thập Hành Ấm Ma, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A 
Nan về bốn thứ hữu biên như sau: “Nầy A Nan! Lại các thiện nam, trong tam ma địa, chính tâm yên 
lặng kiên cố. Ma chẳng tìm được chỗ tiện, cùng tột căn bản cùa các loài sinh. Xem cái trạng thái u 
thanh, thường nhiễu động bản nguyên. Trong phận vị, khởi so đo chấp trước. Người đó bị đọa vào luận 
bốn thứ hữu biên.” Thứ nhất là người đó tâm chấp cái sinh nguyên lưu dụng chẳng dứt. Chấp quá khứ 
và vị lai là hữu biên và chấp tương tục là vô biên. Thứ hai là người đó quán sát trong tám vạn kiếp thì 
thấy chúng sanh; nhưng trước tám vạn kiếp thì bặt không thấy nghe gì cả. Nên chỗ không thấy nghe thì 
cho là vô biên, còn chỗ thấy nghe lại cho là hữu biên. Thứ ba là người đó chấp cái ngã khắp biết được 
tính vô biên, tất cả mọi người đều bị ngã biết, mà ngã không hay họ có tính biết riêng, nên cho là họ 
không có tính vô biên, họ chỉ là tính hữu biên. Thứ tư là người đó cùng tột cái hành ấm không, do cái 
chỗ sở kiến, tâm lộ tính xem xét, so sánh tất cả chúng sanh, trong một thân đều có một nửa sinh, một 
nửa diệt. Rõ biết mọi vật trong thế giới đều một nửa hữu biên, một nửa vô biên. Vì so đo chấp trước 
hữu biên, vô biên, nên đọa lạc ngoại đạo và mê lầm tính Bồ Để-—In the Surangama Sutra, book Nine, 
1n the part of the ten states of the formation skandha, the Buddha reminded Ananda about the four 
theories regarding finiteness as follows: “Anandal Further, In his practice of samadhi, the good 
person”s mind 1s firm, unmoving, and proper and can no longer be disturbed by demons. He can 
thoroughly investigate the origin of all categories of beings and contemplate the source of the subile, 
fleeting, and constant fluctuation. But 1f he begins to speculate about the making of certain distinctions, 
he could fall into error with four theories of finiteness.” Eirst, this person speculates that the origin of 
life flows and functions ceaselessly. He Judges that the past and the future are finite and that the 
continuity of the mind 1s infinite. Second, as this person contemplates an interval of eighty thousand 
eons, he can see living beings; but earlier than eighty thousand eons 1s a time of stillness in which he 


2309 


cannot hear or see anything. He regards as infinite that trme 1n which nothing 1s heard or seen, and as 
fimte that interval in which living beings are seen to exist. Third, this person speculates that his own 
pervasive knowledge 1s infinite and that all other people appear within his awareness. And yet, since 
he himself has never perceived the nature of their awareness, he says they have not obtained an 
infinite mind, but have only a finie one. Fourth, this person thoroughly 1nvestigates the formations 
skandha to the point that 1t becomes empty. Based on what he sees, in his mind he speculates that each 
and every living being, ¡in 1s gIiven body, 1s half living and half dead. From this he concludes that 
everything in the world 1s half fimte and ha]f Infinite. Because of these speculations about the finite 
and the infinite, he will fall into externalism and become confused about the Bodhi nature. 


33) Thủ Lăng Nghiêm: Tứ Gia Hạnh— The Four Good Roots 

Tứ Thiện Căn—Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về tứ gia 
hạnh như sau: “Ông A Nan! Người thiện nam đó, thảy đều thanh tịnh, 41 tâm gân thành bốn thứ diệu 
viên gia hạnh.” Thứ nhất là Noãn Địa. Lấy Phật giác để dùng làm tâm mình, dường như hiểu rõ Phật 
giác mà kỳ thật chưa hiểu rõ. Ví dụ như khoang cây lấy lửa, lửa sắp cháy lên, mà chưa thật sự cháy. 
Đây gọi là noãn địa. Thứ nhì là Đỉnh Địa. Lại lấy tâm mình thành đường lối đi của Phật, dường như 
nương mà chẳng phải nương. Như lên núi cao, thân vào hư không, dưới chân còn chút ngại. Gọi là 
Đỉnh Địa. Thứ ba là Nhẫn Địa. Tâm và Phật đồng nhau, thì khéo được trung đạo. Như người nhẫn 
việc, chẳng phải mang sự oán, mà cũng chẳng phải vượt hẳn sự ấy. Đó gọi là nhẫn địa. Thứ tư là Thế 
đệ nhất địa. Số lượng tiêu diệt, trung đạo giữa mê và giác, đều không còn tên gọi. Đây gọi là thế đệ 
nhất địa—According to the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda as follows: 
“Anandal When these good men have completely purified these forty-one minds, they further 
accomplish four kinds of wonderfully perfect additional practices.” First, level of heat. When the 
enlightenment of a Buddha 1s Just about to become a function of his own mind, 1t 1s on the verge of 
emerging but has not yet emerged, and so 1t can be compared to the point just before wood 1gnites 
when 1t 1s drilled to produce fire. Therefore, 1t is called “the level of heat.* Second, level of the summit. 
He continues on with his mind, treading where the Buddhas tread, as 1f relying and yet not. It 1s as 1ƒ he 
were climbing a lofty mountain, to the point where his body 1s in space but there remains a slight 
obstruction beneath him. Therefore 1t 1s called “the level of the summit.” Third, level of patience. 
When the mind and the Buddha are two and yet the same, he has well obtained the middle way. He 1s 
like someone who endures something when 1t seems impossible to either hold 1t in or let 1t out. 
Therefore it 1s called '“he level of patience.” Fourth, level of being first in the world. When numbers 
are destroyed, there are no such designations as the middle way or as confusion and enlightenment; 
this 1s called the “level of being first in the world.” 


34) Thủ Lăng Nghiêm: Tứ Giới— Four Important Precepts 

Hành giả tu Thiền và Tăng sĩ Phật giáo có bốn giới quan trọng cần phải trì giữ: Thứ nhất là Giải Thoát 
Giới, giới từ bỏ thế tục để trở thành tu sĩ. Thứ nhì là Định Công Giới. Khi nhập tứ thiền định thì thân 
sanh giới thể có công năng phòng ngừa điều sai và ngăn chặn điều ác. Thứ ba là Đạo Cộng Giới. Loại 
giới của những bậc từ kiến đạo hay sơ Bồ Tát trở lên, chứng được đạo vô lậu có khả năng phòng phi chỉ 
ác. Thứ tư là Đoạn Giới. Loại giới giúp hành giả đoạn tận tham sân si để thành đạo quả. Theo Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về bốn giới quan trọng: đoạn dâm, 
đoạn sát, đoạn đạo, và đoạn vọng. Hành giả tu Thiển nào làm được như vậy tức là đang “Chuyển Y' 
hay quay trở lại, hay lật ngược cái cơ sở của tâm ý, ở đây toàn bộ kiến trúc tâm thức trải qua một cuộc 
thay đổi toàn diện—Zen practitioners and Buddhist monks have four important precepts to observe or 
four stages in moral development: First, morality of release or deliverance from the world on 
becoming a monk. Second, morality that arising from the four meditations on the realms of form. Third, 
morality of those who are 1n or above the stage of beholding the truth (the first stage of Bodhisattva). 


2310 


Fourth, morality which help practictioners end allmoral evil and cease all delusions. According to the 
Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda about the four Important precepts: cutting off lust, 
cutfing off killing, cutting off stealing, and cutting off false speech. Zen practiioners who can do 1n 
accordance with the Buddha's teachings are turning back, or turning over at the basis of conscIousness. 
By this entirety of one”s mental construction goes through a complete change. 


35) Thủ Lăng Nghiêm: Tứ Thiền Thiên— The Four Dhyana Heayens 

Bốn cảnh giới mà người tu đạt tới. Cõi trời thứ nhất nơi không còn vị giác hay khứu giác, không cần 
thực phẩm, nhưng vẫn còn bốn giác quan còn lại (Nhãn, Nhĩ, Thân, Ý). Chúng sanh trong cõi sơ thiển 
không còn sắc dục; tuy nhiên, họ vẫn còn những ham muốn khác. Đây là cõi hỷ lạc xa lìa cảnh gây tội 
tạo nghiệp. Sơ thiển thiên gồm một thế giới, một vệ tinh, một núi Tu Di, và sáu cõi trời dục giới. 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài A Nan về bậc Sơ Thiển như sau: 
“Ông A Nan! Ba bực thắng lưu trong sơ thiển, tất cả khổ não không thể bức bách. Dù chẳng phải chính 
tu tam ma địa, trong tâm thanh tịnh, các mê lậu chẳng động.” Những cối trời thuộc cõi Sơ Thiển Thiên 
bao gồm: Thứ nhất là cõi trời Phạm chúng Thiên. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, người tu 
hành không mượn thiển na, không có trí tuệ. Chỉ giữ thân không dâm dục. Khi đi, khi ngồi, không có 
tưởng nhớ. Ái nhiễm chẳng sinh, không còn lưu luyến cõi dục. Họ làm bạn với Phạm Thiên. Gọi là 
Phạm Chúng Thiên. Thứ nhì là cõi trời Phạm Phụ Thiên. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, 
đây là những người thói quen dục đã trừ, tâm ly dục hiện, an vui tùy thuận các luật nghi. Năng làm 
Phạm đức. Gọi là Phạm Phụ Thiên. Thứ ba là cõi trời Đại Phạm Thiên. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Chín, những người thân tâm được diệu viên, uy nghi chẳng thiếu, cấm giới thanh tịnh, lại sáng 
suốt tổ ngộ. Thống lĩnh cả Phạm chúng, làm Đại Phạm Vương, gọi là Đại Phạm Thiên. Cõi trời thứ nhì 
tương đương với tiểu thiên thế giới. Chư thiên trên cõi trời nầy hoàn toàn ngưng bặt năm giác quan 
đầu, chỉ còn lại “ý.” Đây là cõi hỷ lạc Tam ma địa. Nhị thiển thiên gấp một ngàn lân thế giới của sơ 
thiền thiên. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài A Nan về Nhị Thiển 
Thiên như sau: “Ông A Nan! Ba bực thắng lưu trong cõi Nhị Thiền, tất cả lo âu không thể bức bách họ. 
Dù chẳng phải chính tu tam ma địa, trong tâm thanh tịnh đã dẹp tất cả hoặc lậu thô thiển.” Những cõi 
trời thuộc cõi Nhị Thiển Thiên bao gồm: Thứ nhất là cõi trời Thiểu Quang Thiên. Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Chín, từ Phạm Thiên tăng tiến lên, phạm hạnh viên mãn, tâm không động, phát 
sáng. Gọi là trời Thiểu Quang. Thứ nhì là cõi trời Vô Lượng Quang Thiên. Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, những người mà ánh hào quang sáng chói rực rỡ vô cùng, chiếu cả mười phương 
cõi, thành như ngọc lưu ly. Gọi là trời Vô Lượng Quang. Thứ ba là Cực Quang Tịnh Thiên hay Quang 
Âm Thiên. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người hấp thụ và giữ gìn cái ánh sáng 
hoàn toàn, thành tựu được giáo thể, phát ra sự hóa đạo thanh tịnh, ứng dụng vô cùng, gọi là trời Quang 
Âm hay Cực Quang Tịnh Thiên. Cõi trời thứ ba tương đương với trung thiên thế giới. Chư thiên trên 
cõi nầy vẫn còn giác quan “ý” nhưng chỉ thọ nhận lạc thụ và xả thụ mà thôi. Đây là cõi kỳ lạc và 
ngưng bặt mọi tư tưởng. Tam thiền thiên gấp một ngàn lần các thế giới ở nhị thiển thiên. Trong Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài A Nan về Tam Thiển Thiên như sau: “Ông 
A Nan! Ba bực thắng lưu trong Tam Thiển Thiên đó, đầy đủ đại tùy thuận, thân tâm yên lành, được 
vô lượng vui vẻ. Dù chẳng phải chính được tam ma địa, trong tâm an lành, hoan hỷ gồm đủ.” Những 
cõi trời thuộc cõi Tam Thiền Thiên bao gồm: Thứ nhất là cõi trời Thiểu Tịnh Thiên. Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Chín, những chúng sanh có cái sáng hoàn toàn thành âm, phát lộ mầu nhiêm, 
phát thành tịnh hạnh, thông với cái vui tịch diệt. Gọi là Thiểu Tịnh Thiên. Thứ nhì là Vô Lượng Tịnh 
Thiên. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người mà cảnh tịnh không hiện tiền, dẫn 
phát vô cùng, thân tâm nhẹ nhàng, yên lành, thành cái vui tịch diệt. Gọi là Vô Lượng Tịnh Thiên. Thứ 
ba là Biến Tịnh Thiên. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người mà thế giới và thân 
tâm, tất cả đều viên tịnh. Thành tựu thịnh đức, thắng cảnh hiện tiền, về nơi tịch diệt lạc, gọi là Biến 
Tịnh Thiên. Cõi trời thứ tư, tương đương với đại thiên thế giới. Chư thiên trên cõi nầy vẫn còn “ý.” 


2311 


Đây là cõi thanh tịnh và xả bỏ mọi tư tưởng (chỉ có xả thụ mà thôi). Tứ thiển thiên gấp một ngàn lần 
các thế giới ở tam thiền thiên. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài A 
Nan về Tứ Thiển Thiên như sau: “Ông A Nan! Bốn thắng lưu trong Tứ Thiển Thiên, tất cả trong đời 
các cảnh khổ và vui không thể lay động. Dù chẳng phải thật là chỗ vô vi bất động, có tâm sở đắc. 
Công dụng thuần thục. Trong một hoại kiếp, sơ thiển thiên sẽ bị hủy diệt 56 lần bởi lửa, nhị thiển 
thiên bẩy lần bởi nước, tam thiển thiên một lần bởi gió, tứ thiển thiên không bị ảnh hưởng: tuy nhiên, 
khi thiên mệnh đến (ngày tận thế) thì tứ thiển thiên cũng sẽ bị hủy diệt, nhưng hãy còn lâu lắm. 
Những cõi trời thuộc cõi Tứ Thiển Thiên bao gồm: Thứ nhất là Phúc Sanh Thiên. Trong Kinh Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, người tu thiển, khổ nhân đã hết, không bức thân tâm. Cái vui chẳng phải thường 
trụ, lâu ngày phải hoại. Kíp bỏ hai thứ khổ vui. Tướng thô trọng đều diệt. Sinh tính tịnh phúc. Gọi là 
Phúc Sanh Thiên. Thứ nhì là Phúc Ái Thiên. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người 
vì sự xả trước đã viên dung, thắng giải thanh tịnh, được phúc rất tùy thuận, cùng đời vị lai. Gọi là Phúc 
Ái Thiên. Thứ ba là Quảng Quả Thiên. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, từ cõi trời Phúc Ái 
Thiên tiến lên có hai đường; đường thứ nhất là Quảng Quả Thiên và đường thứ nhì là Vô Tưởng 
Thiên. Đối với tâm diệu tùy thuận trước, được tịnh quang vô lượng, phúc đức viên minh, tu chứng mà 
an trụ. Gọi là Quảng Quả Thiên. Thứ tư là Vô Tưởng Thiên. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Chín, từ cõi trời Phúc Ái Thiên tiến lên có hai đường, tâm nhàm chán khổ vui, cứu xét không hễ gián 
đoạn, tròn đủ đạo xả, thân tâm đều dứt, tâm lự như tro lạnh. Trải qua 500 kiếp. Đã lấy sinh diệt làm 
nhân, không biết phát minh tính không sinh diệt. Trong nửa kiếp trước, ý lo nghĩ diệt trong nửa kiếp 
sinh, gọi là Vô Tưởng Thiên—The fourth region, equal to a great chiliocosmos (Đại thiên giới). The 
Íirst region, as large as the whole universe. The Iinhabitants in this region are without gustafory (tasting) 
or olfactory (smelling) organs, not needing food, but possess the other four of the six organs. Heaven 
beings in this Heaven are free from all sexual desires; nevertheless, they still have other desires. This 
1s the øround of Joy of separation from production. The first dhyana has one world with one moon, one 
meru, four continents and six devalokas. In the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha told Ananda 
about the PathamaJjhanabhumi as follows: “Ananda! Those who flow to these three superior levels in 
the Pathamajjhanabhumi (first dhyana) will not be oppressed by any suffering or affliction. Although 
they have not developed proper samadhi, their minds are pure to the point that they are not moved by 
oufflows.” Sublevels of the First Dhyana Heaven ¡include: First, Brahma-purohita. According to the 
Surangama Sutra, book Nine, all those in the world who culuivate their minds but do not avail 
themselves of dhyana and so have no wisdom, can only control their bodies so as to not engage 1n 
sexual desire. Whether walking or sitting, or in their thoughts, they are totally devoid of it. Since they 
do not give rise to defiling love, they do not remain in the realm of desire. These people can, in 
response to their thought, take on bodies of Brahma beings. They are among those 1n the Heaven of 
Multtudes of Brahma. Second, Brahma-parisadya. According to the Surangama Sutra, book Nine, 
those whose hearts of desire have already been cast aside, the mind apart from desire mamifests. They 
have a fond regard for the rules of discipline and delight in being 1n accord with them. These people 
can practice the Brahma virtue at all trmes, and they are among those 1n the Heaven of the Ministers of 
Brahma. Third, Mahabrahmana. According to the Surangama Sutra, book Nine, those whose bodies 
and minds are wonderfully perfect, and whose awesome deportment (attitude) 1s not in the least 
deficient, are pure 1n the prohibitive precepts and have a thorough understanding of them as well. At 
all times these people can govern the Brahma Multitudes as great Brahma Lords, and they are among 
those In the great Brahma Heaven. The second region, equal to a small chilio cosmos. The inhabitants 
1n this region have ceased to require the five physical organs, possessing only the organ of mind. This 
1s the ground of Joy of production of samadhi. The second dhyana has one thousand times the worlds of 
the first. In the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha told Ananda about the DutiyaJjhanabhumi as 
follows: “Ananda! Those who flow to these three superior levels in the second dhyana will not be 
oppressed by worrles or vaxations. Although they have not developed proper samadhi, their minds are 


2312 


pure to the point that they have subdued therr coarser outflows.” Sublevels of the Second Dhyana 
Heaven include: First, Parittabha or Minor Light Heaven. In the Surangama Sutra, book Nine, those 
beyond the Brahma Heavensgather In and govern the Brahma beings, for their Brahma conduct 1s 
perfect and fulfilled. Ủnmoving and with settled minds, they produce light in profound stillness, and 
they are among those 1n the Heaven of Lesser Light. Second, Apramanabha or Infimte Light Heaven. 
In the Surangama Sutra, book Nine, those whose lights illumine each other in an endless dazzling blaze 
shine throughout the realms of the ten directions so that everything becomes like crystal. They are 
among those In the Heaven of Limitless Light. Third, Abhasvara or Utmost Light Purity Heaven. In the 
Surangama Sutra, book Nine, those who take ¡in and hold the light to perfection accomplish the 
subsftance of the teaching. Crating and transforming the purity into endless responses and functions, 
they are among those 1n the Light-Sound Heaven or the Utmost Light Purity Heaven. The third region, 
equal to a middling chiliocosmos. The inhabitants in this region still have the organ of mind are 
receptive of great Joy. This 1s the ground of wonderful bliss and cessation of thought. The third has one 
thousand times the worlds of the second. In the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha told Ananda 
about the third dhyana as follows: “Ananda! Those who flow to these three superior levels 1n the third 
dhyana will be replete with great compliance. Their bodies and minds are at peace, and they obtain 
limitless bliss. Although they have not obtained proper samadhi, the joy within the tranquility of their 
minds 1s total.” Sublevels of the Third Dhyana Heaven include: First, Parittasubha or Minor (Lesser) 
Purity Heaven. In the Surangama Sutra, book Nine, Heavenly beings for whom the perfection of light 
has become sound and who further open out the sound to disclose 1ts wonder discover a subtler level of 
practice. They penetrate to the bliss of suill extinction and are among those in the Heaven of Lesser 
Puirty. Second, Apramanasubha or Infimte (Limitless) Purity Heaven. In the Surangama Sutra, book 
Nine, those in whom the emptiness of purity manifests are led to discover 1ts boundlessness. Their 
bodies and minds experience light ease, and they accomplish the bliss of sull extinction. They are 
among those in the Heaven of Limitless Purity. Third, Subhakrtsna or Ủniversal or Pervasive Purity 
Heaven. In the Surangama Sutra, book Nine, those for whom the world, the body, and the mind are all 
perfectly pure have accomplished the virtue of purity, and a superior level emerges. They return to the 
bliss of still extinction, and they are among those 1n the Heaven of Pervasive Purity. The fourth region, 
equal to a great chiliocosmos. The 1nhabitants 1n this region still have mìnd. Thịs 1s the ground of purity 
and renunciation of thought. The fourth dhyana has one thousand times those of the thưd. In the 
Surangama Sutra, book Nine, the Buddha told Ananda about the fourth dhyana as follows: “Ananda! 
Those who flow to these four superior levels in the fourth dhyana wIll not be moved by any suffering 
or bliss in any world. Although this 1s not the unconditioned or the true ground of non-moving, because 
they still have the thought of obtaining something, their functioning 1s nonetheless quite advanced.” 
Within a kalpa of destruction, the first 1s destroyed fifty-six times by fire, the second seven by water, 
the thrd once by wind, the fourth corresponding to a state of “absolute indifference” remains 
“untouched” by all the other evolutions; however, when fate comes to an end, then the fourth dhyana 
may come to an end too, but not sooner. Sublevels of the Fourth Dhyana Heaven ¡nclude: First, 
Punyaprasava or Felicitous Birth heaven. In the Surangama Sutra, book Nine, heavenly beings whose 
bodies and minds are not oppressed, put an end to the cause of suffering, and realize that bliss 1s not 
permanent; that sooner or later 1t will come to an end. Suddenly they simultaneously renounce both 
thoughts of suffering and thoughts of bliss. The1r coarse and heavy thoughfts are extinguished, and they 
Ø1ve rise fo the nature of purify and blessing. They are among those ¡in the Heaven of the Birth of 
Blessing. Second, Anabhraka or Blessed Love Heaven. In the Surangama Sutra, book Nine, those 
whose renunciation of these thoughts 1s in perfect fusion gain a purify of superior understanding. 
Within these unimpeded blessings they obtain a wonderful compliance that extends to the bounds of 
the future. They are among those 1n the Blessed Love Heaven. Third, Brhatphala or Large or Abundant 
Fruitage Heaven. In the Surangama Sutra, book Nine, from the Blessed Love Heaven there are two 


2313 


ways fo go: the first way 1s the Abundant Fruit Heaven, and the second way 1s the No Thought Heaven. 
Those who extend the previous thought into limitless pure light, and who perfect and clarify their 
blessings and virtue, cultivate and are certified to one of these dwellings. They are among those in the 
Abundant Fruit Heaven. Fourth, Akamistha or the Heaven Above Thought or Ño Thought Heaven. In 
the Surangama Sutra, book Nine, from the Blessed Love Heaven there are fwo ways to go. Those who 
extend the previous thought Into a dislike of both suffering and bliss, so that the intensity of their 
thought to renounce them continues without cease, will end up by totally renouncing the way. Their 
bodies and minds will become extinct; their thoughts will become like dead ashes. For five hundred 
aeons these beings will perpetuate the cause for production and extinction, being unable to discover 
the nature which 1s neither produced nor extinguished. During the first half of these aeons they will 
undergo extinction; during the second half they will experience production. They are among those 1n 
the Heaven of No Thought. 


36) Thủ Lăng Nghiêm: Uổng Tập Nhân— Habits dƒ Injustice 

Uống tập nhân là một trong mười nhân mười quả. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức 
Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về Uổng Tập Nhân như sau: “Uống tập xen nhau, phát từ nơi vu báng. 
Như vậy cho nên có các việc hai hòn núi đá ép lại, nghiển, xay. Ví dụ đứa giặc dèm pha, hại người 
lương thiện. Hai tập xô đẩy nhau, nên có các việc giằng, ép, đè, nén, lọc, cân. Vì thế mười phương 
Phật gọi vu oan là cọp biết dèm nói. Bổ Tát tránh sự vu oan như tránh sét đánh.”—Habits of 
unfairness 1s one of the ten causes and effects. According to the Surangama Sutra, book Eipht, the 
Buddha reminded Ananda about the habit of unfairness as follows: “Habits of inJustice and therr 
1nterconnected support of one another; they result in instigating false charges and libeling. From them 
are produced crushing between mountains, crushing between rocks, stone rollers, stone grinders, 
plowing, and pulverizing.. It 1s like a slanderous villain who engages in persecuting good people 
unJusfly. Because these two habits Join ranks, there come into being pressing and pushing, bludgeons 
and compulsion, squeezing and straining, weighing and measuring, and other such experiences. 
Therefore, the Thus Come Ones of the ten đirections look upon harmful accusations and name them a 
“treacherous tiger.` Bodhisattvas regard injustice as they would a bolt of lightning.” 


37) Thủ Lăng Nghiêm: Văn Báo—Retribution oƒ Hearing 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, văn báo chiêu dẫn ác quả. Văn nghiệp nầy giao kết, lúc 
chết thấy sóng chìm ngập trời đất, thần thức nương theo sóng trôi vào ngục vô gián. Phát hiện ra hai 
tướng. Một là nghe rõ, nghe nhiều tiếng ôn làm rối loạn tinh thần. Hai là không nghe thấy gì, vắng 
lặng u trầm. Sóng nghe như thế chảy vào cái nghe làm thành sự trách phạt, gạn hỏi. Chảy vào cái thấy 
làm thành sấm sét và các khí độc. Chảy vào hơi thở, làm thành mưa sương, tưới các trùng độc khắp 
thân thể. Chảy vào vị làm thành mủ huyết và những đồ uế tạp. Chảẩy vào xúc, làm thành súc sinh, ma 
quỷ và phân. Chảy vào ý, làm thành sét và mưa đá phá hoại tâm phách-——lIn the Surangama Sutra, 
book Eight, Retribution of hearing, which beckons one and leads one to evil ends. The karma of 
hearing Intermingles, and thus at the time of death one first sees øgigantic waves that drown heaven and 
earth. The deceased one”s spiritual consciousness falls into the water and rides the current into the 
unitermittent hell. There, 1t is aware of two sensations. One 1s open hearing, in which 1t hears all sorts 
Of noise and 1ts essential spirit becomes confused. The second 1s closed hearing, in which there 1s total 
stillness and no hearing, and 1s soul sinks into oblivion. When the waves from hearing flow I1nto the 
hearing, they become scolding and interogation. When they flow into the seeing, they become thunder 
and roaring the evil polsonous vapors. When they flow 1nto the breath, they become rain and fog that 1s 
permeated with poisonous organisms that entirely fill up the body. When they flow Into the sense of 
taste, they become pus and blood and every kind of filth. When they flow 1nto the sense of touch, they 


2314 


become animal and ghosts, and excrement and urine. When they flow Into the mind, they become 
lightning and hail which ravage the heart and soul. 


38) Thủ Lăng Nghiêm: Vị Báo— Retribution oƒ Tasting 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, vị báo chiêu dẫn ác quả. Vị nghiệp nầy giao kết, lúc chết 
thấy lưới sắt phát ra lửa dữ, cháy rực khắp thế giới. Thần thức mắc lưới vào ngục vô gián phát hiện ra 
hai tướng. Một là hít khí vào, kết thành băng, thân bị nứt nẻ. Hai là thở khí ra, bốc lên thành lửa dữ 
cháy tan cốt tủy. Thứ vị nếm ấy trải qua cái nếm, làm thành sự thừa lĩnh, nhẫn chịu. Trải qua cái thấy, 
làm thành vàng đá nóng đỏ. Trải qua cái nghe, làm thành gươm đao sắc. Trải qua hơi thở, làm thành 
lồng sắt lớn trùm cả quốc độ. Trải qua xúc, làm thành cung, tên, nỏ. Trải qua ý, làm thành thứ sắt 
nóng bay trên hư không rưới xuống —ln the Surangama Sutra, book Eight, the retribution of tasting, 
which beckons and leads one to evil ends. This karma of tasting intermingles, and thus at the time of 
death one first sees an iron net ablaze with a raging fire that covers over the entire world. The 
deceased one”s spiritual consciousness passes down throuegh this hanging net, and suspended upside 
down, 1t enters the uninterminttent hell. There, 1t 1s aware of two sensations. Ône 1s a sucking air which 
congeals Into 1ce so that 1t freezes the flesh of his body. The second a spitting blast of air which emits 
out a raging fire that roasts his bones and marrow to a pulp. When the tasting of flavors passes through 
the sense of taste, 1t becomes what must be acknowledged and what must be endured. When 1t passes 
through the seeing, 1t becomes burning metal and stones. When 1t passes through the hearing, 1t 
becomes sharp weapons and knives. When 1t passes through the sense of smell, it becomes a vast 1ron 
cage that encloses the entire land. When 1t passes through the sense of touch, it becomes bows and 
arrows, crossbows, and darts. When 1t passes throuph the mind, it becomes flying pieces of molten iron 
that rain down from out of space. 


39) Thủ Lăng Nghiêm: Xúc Báo—Retribution 0ƒ Touching 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, xúc báo chiêu dẫn ác quả. Xúc nghiệp nầy giao kết, lúc 
chết thấy núi lớn bốn phía họp lại, không có đường đi ra. Thần thức thấy thành lớn bằng sắt, các rắn 
lửa, chó lửa, cọp, gấu, sư tử, những lính đầu trâu, quỷ la sát đầu ngựa cầm thương đao, lùa người vào 
thành đến ngục vô gián. Phát hiện ra hai tướng. Một là xúc hợp lại, núi giáp lại ép thân thể, xương thịt 
tuôn máu. Hai là xúc ly, gươm đao đâm chém vào người, tim gan tan nát. Thứ xúc ấy trải qua cái xúc, 
làm thành đường, quán, sảnh, án. Trải qua cái thấy làm thành thiêu đốt. Trải qua cái nghe làm thành 
đập, đánh, đâm, bắn. Trải qua hơi thở làm thành túi, đẫy, tra khảo, trói buộc. Trải qua cái nếm làm 
thành kiểm, kẹp, chém, chặt. Trải qua cái ý, làm thành sa xuống, bay lên, nấu, nướng —lIn the 
Surangama Sutra, book Eight, the retribution of touching which beckons and leads one to evil ends. 
The karma of touching 1ntermingles, and thus at the time of death one first sees huge mountains cÏosing 
1n on one from four sides, leaving no path of escape. The deceased one”s spiritual consciousness then 
sees a vast 1ron city. Fiery snakes and fiery dogs, wolves, lions, ox-headed jail keepers, and horse- 
headed rakshasas brandishing spears and lances drive 1t into the 1ron city toward the unintermittent 
hell. There, 1t is aware of two sensations. One 1s "touch" that involves coming together, in which 
mountains come together to squeeze 1s body until 1ts flesh, bones, and blood are totally dispersed. The 
second 1s "touch” that involves separation, in which kmives and swords attack the body, ripping the 
heart and liver to shreds. When this touching passes through the sensation of touch, it becomes 
striking, binding, stabbing, and piercing. When 1t passes through the seeing, 1t becomes burning and 
scorching. When 1t passes throuegh the hearing, I( becomes questioning, investigating, court 
examinations, and interrogation. When 1t passes through the sense of smell, it becomes enclosurs, bags, 
beating, and binding up. When 1t passes through the sense of taste, 1t becomes plowing, pinching, 
chopping, and severing. When 1t passes through the mind, it becomes falling, flying, frying, and 
broiling. 


2315 


DCCXCIILThủ Pháp Khai: Hoặc Thức Nhị Đế Luận—Shou Fa K'ai: Treatise on the Deluded 
Consciousness and the Two Truth 

Nhị Đế là hai mức độ của chân lý, hoặc là hai cách trong đó mọi hiện tượng được nhận biết: tục đế và 
chân đế. Tục đế chỉ cách mà mọi hiện tượng được nhìn qua cái nhìn của phầm phu, và được coi như là 
sự thật ước lệ. Chân đế là giáo pháp giác ngộ tối thượng của Phật hay cái thực không hư vọng vốn có, 
đối lại với thế đế (tục đế) của phàm phu, hạng chỉ biết hình tướng bên ngoài chứ không phải là chân lý. 
Thủ Pháp Khai (306-165), tên của một vị danh Tăng Trung Hoa vào thế kỷ thứ IV. Sư là tác giả của 
bộ luận thất truyền có nhan đề "Hoặc Thức Nhị Đế Luận" trong đó Sư ủng hộ sự kiện cho rằng tam 
giới này là nơi trú ngụ qua đêm dài. Tâm thức là chủ thể của đại mộng. Nếu con người tỉnh thức biết 
được rằng tam giới này vốn là không thì vọng thức sẽ chấm dứt—These are two levels of reality, or 
two ways in which phenomena may be perceived: conventional truths (samvrti-satya); and ultimate 
truths (paramartha-satya). The first refers to the way in which phenomena are viewed by ordinary 
beings, and are said to be true on the conventional level. The ultimate truth or truth 1n reality, OppOSIt© 
of ordinary or worldly truth (Thế đế) or ordinary categories; they are those of the sage, or man of 
1nsight, in contrast with those of the common man, who knows only appearance and not reality. Fa Kai, 
name of a Chinese famous monk who lived in the fourth century. He was the author of a lost treafise 
tided: “Treatise on the Deluded Consciousness and the Two Truths" in which he supported the fact 
that this triple world 1s a dwelling for a long night. Mental consciousness 1s the subJect of a great 
dream. If one awakens to the fundamental emptiness of this triple world, deluded consciousness wIÏll be 
expended. 


DCCXCIHII.Thủ Quách: Bả Miết (Ba Ba Què)— Shou-Kuo: Lame Nag 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XV, một hôm, thị giả Thủ Quách hỏi Thiển Sư Đức Sơn 
Tuyên Giám: “Tất cả chư Thánh thời xưa đi đâu?” Đức Sơn hỏi lại: “Cái gì? Cái gì?” Thủ Quách nói: 
“Con kêu một con khoái mã, nhưng con chỉ được một con ngựa nhỏ què quặt mà thôi.” Đức Sơn im 
lặng. Ngày hôm sau, sau khi tắm xong, Thủ Quách bưng trà lên cho Đức Sơn. Đức Sơn vỗ nhẹ lên lưng 
của Thủ Quách và hỏi: “Công án ngày hôm qua thế nào rồi?” Thủ Quách nói: “Cuối cùng hôm nay 
ông già cũng đã hiểu.” Đức Sơn lại lần nữa im lặng. Về sau này, Thiền sư Hư Đường đưa ra lời bình: 
“Mọi người nói rằng Đức Sơn giữ im lặng hai lần, đã hành xử với lòng từ bi của một bậc cha mẹ. Họ 
chẳng nhận ra rằng ông ấy đã là im lặng phố chợ ồn ào với cây búa uy quyền của mình và ông ta đã 
buộc chặt dây cột ngựa trong vùng tử thủy (nước đọng).” Vào thế kỷ thứ XVIH, Thiền sư Vô Trước 
Đạo Trung (1653-1744), một vị Thiển sư hàng đầu của tông Lâm Tế Nhật Bản dưới triều đại Đức 
Xuyên, trụ trì Diệu Tâm Tự, người đi tiên phong trong việc nghiên cứu Pháp điển Thiển Trung Hoa, 
biên soạn một số luận. Đa số các tác phẩm của Sư vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay, đã đưa ra 
lời bình: “Trong sự im lặng Đức Sơn đã buộc Thủ Quách vào ông ta. Tâm của ông ta là tâm của kẻ 
cướp, chớ chẳng phải là lòng từ của một bậc cha mẹ.”—According to Ching-Te Chuan teng Lu, 
volume XV, one day, attendant Shou-Kuo of Lu-men asked Zen master Te-Shan Hsuan-chien (780- 
865), “All the sages from times of old--where have they gone?” Te-Shan asked back, “What? What?” 
Shou-kuo said, “I called for a swIft steed, but I only got a lame nag.” Te-Shan was silent. The next day, 
after the bath, Shou-kuo served tea to Te-Shan. Te-Shan patted Shou-kuo on the back and asked, 
“What about yesterday's koan?” Shou-kuo said, “Today the old fellow has finally understood.” Te- 
Shan was again silent. Later, Zen master Hsu-Iang commented, “Everyone says that Te-Shan, In 
staying silent both times, acted with parenfs compassion. They dont realize that he had silenced the 
noisy market with his gavel and fastened tethers in the stagnant water.” In the eighteenth century, Zen 
master MuJaku, a leading Japanese Rinzai Zen monk of the Tokugawa period (1600-1867), the abbot 
of Myôshin-JI, a pioneer in philosophical studies of the Chinese Zen corpus, producing several 
commentaries. Many of his scholarly works remain In use today, gave his comment In this matter: “In 


2316 


his silence Te-Shan bound Shou-kuo to hìm. His was the heart of a bandit, not the compassion of a 
parent.” 


DCCXCIV.Thủ Sơ: Shou-chu 

1) Ai Bị Trì Giữ Bởi ngôn Ngữ Là Những Kẻ Mê Mờ!— Those Held Úp By Words Are Deluded! 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXIH, một hôm, Thiền Sư Động Sơn Thủ Sơ (910-990) 
thượng đường dạy chúng: "Ngôn ngữ không giúp gì được cho đại sự này. Lời nói không mang lại chân 
lý. Những ai oằn vai gánh ngôn ngữ sẽ bị lạc mất phương hướng. Những ai bị trì giữ bởi chữ nghĩa là 
những kẻ mê mờ. Có hội không? Mấy ông mặc áo bá nạp Tăng nên luôn rõ ràng về việc này. Nếu 
mấy ông đến đây mấy ông phải bắt đầu dùng Pháp nhãn. Nó giống như ta nói, nhưng ta còn sai một 
chỗ. Vậy đâu là chỗ sai mà ta chưa nói ra?"—According to The Records of the Transmission of the 
Lamp, Volume XXII, one day, Shou-chu entered the hall and addressed the monks, saying, 
"Language doesnt help this great matter. Speech does not bring forth the truth. Those burdened by 
language are lost. Those held up by words are deluded! Do you understand? You patch-robed monks 
should be clear about it. IÝ you come here you must start using the Dharma eye. Its just like I say, but 
Tve erred about one thing. What error 1s there 1n the words [ve spoken?” 


2) Thủ Sơ: Ba Cân Gai!— Three Pounds oƒ Flax! 

Động Sơn Thủ Sơ (910-990) là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ mười. Hiện nay 
chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Thiển sư Động Sơn Thủ Sơ; tuy nhiên, có một vài chỉ tiết 
nhỏ về vị Thiển sư này trong Vô Môn Quan (thí dụ thứ 15) và trong bộ Truyền Đăng Lục, quyển 
XXII: Động Sơn Thủ Sơ quê ở Thiểm Tây, phía bắc Trung Hoa. Ông đã đi bộ trên 2.000 cây số trong 
tỉnh Quảng Đông, phía đông nam Trung Hoa, cho tới khi gặp thầy Vân Môn. Sư là đệ tử và truyền 
nhân nối pháp của thiển sư Vân Môn Văn Yến. Động Sơn Thủ Sơ (910-990) cần được phân biệt với 
Động Sơn Lương Giới. Ngọn núi nơi Động Sơn Thủ Sơ sống tu cũng mang tên Động Sơn, nhưng ở phía 
bắc tỉnh Hồ Bắc; trong khi Động Sơn Lương Giới sống trên núi Động Sơn trong tỉnh Giang Tây. Trong 
hoàn cảnh loạn lạc thiếu thốn phương tiện thời bấy giờ, cuộc du hành nây chứng tỏ ý chí tìm hiểu chân 
lý của ông rất lớn. Người ta biết rất ít về Thiển Sư Động Sơn Thủ Sơ (910-990) ngoài những gì trong 
các thí dụ 15 và 18 của Vô Môn Quan, cũng như những giải thích của thiển sư Viên Ngộ về thí dụ 12 
của Bích Nham Lục (văn bản nây giống như thí dụ 18 của Vô Môn Quan). Câu trả lời nổi tiếng của 
Thủ Sơ cho câu hỏi 'Phật là gì?' đã trở thành một phần trong những cách 'giới hạn bằng một từ' nổi 
tiếng nhất của Thiền: "Một nhà sư hỏi Động Sơn Thủ Sơ: 'Phật là gì? Động Sơn đáp: 'Ba lạng gai." 
Ngày nọ, một vị Tăng hỏi Thiển Sư Động Sơn Thủ Sơ (910-990): "Chư Thánh xưa làm gì?" Thủ Sơ 
nói: "Vào bùn. Vào nước." Vị Tăng lại hỏi: "Phật là gì?" Thủ Sơ nói: "Là chân đế trong như pha lê." 
Vào một dịp khác, một vị Tăng hỏi Động Sơn Ai là Phật. Câu trả lời thường được viện dẫn của Động 
Sơn là "Ba cân gai!" Sau đó, vị Tăng đi hỏi Thiền sư trí Môn: “Con hỏi Thiển sư Động Sơn Phật là gì, 
thầy trả lời 'ba cân gai.' Như vậy nghĩa là sao?” Thiển sư Trí Môn đáp: “Giống hoa đồng nở đẹp như 
gấm thêu.” Vị Tăng nói: “Con vẫn chưa hội.” Thiển sư Trí Môn nói: “Tre phương Nam, cây phương 
Bắc.” Vị Tăng nói: “Càng nghe càng khó hiểu hơn.” Vì vậy vị Tăng quay trở về với Động Sơn. Hành 
giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng ngôn ngữ chỉ là công cụ để diễn đạt chân lý. Chấp vào ngôn ngữ sẽ 
không biết được chân lý và sẽ lầm lẫn mãi mãi. Chẳng hạn như, nếu lấy hòn đá ném vào con chó, thì 
con chó sẽ đuổi theo hòn đá; nhưng khi lấy đá ném vào con sư tử thì con sư tử sẽ rượt người ném đá. 
Vì vậy khi học hỏi về ngôn ngữ thiển nên giống như con sư tử chứ đừng giống như con chó. Không 
may, nhiều người chỉ dựa vào ngôn từ để hiểu, cho rằng Thiển sư Động Sơn đang ở trong nhà kho và 
đang cân gai khi vị Tăng hỏi ông, vì vậy ông trả lời như thế. Một số khác cho rằng khi người ta hỏi 
Thiền sư Động Sơn về phương Đông, ông trả lời về phương Tây. Nhiều người khác lại nói rằng vì bạn 
là Phật mà bạn lại nói về Phật, Thiền sư Động Sơn chỉ trả lời vòng vo. Một số khác nữa lại nói rằng ba 
cân gai ấy chính là Phật. Những lý giải đó đều không dính dấp gì đến vấn để. Nếu bạn tìm cách hiểu 


2317 


những câu nói của Thiển sư Động Sơn theo kiểu đó, bạn có thể tham nghiệm cho đến khi Phật Di Lặc 
hạ sanh, và ngay cả trong chiêm bao, bạn cũng không tìm thấy được. Tại sao vậy? Từ ngữ và lời nói là 
những con thuyền chở Đạo. Thay vì cố gắng tìm hiểu chủ định của cổ nhân, người ta chỉ cố gắng đi tìm 
trong chữ nghĩa. Họ có thể hiểu được cái gì? Thế bạn chưa bao giờ nghe thấy câu nói này của cổ nhân 
sao: "Nguyên thủy, Đạo vốn vô ngôn, chúng ta dùng ngôn ngữ để hiển Đạo. Một khi chứng được Đạo, 
ngay lập tức, bạn quên hết ngôn từ." Và để đạt đến cảnh giới đó, trước hết, bạn phải quay lại với trạng 
thái nguyên thủy của bạn—Zen Master Tung shan Shou chu, name of a Chinese Zen monk ¡n the tenth 
century. We do not have detailed documents on Zen Master Tung shan Shou chu; however, there 1s 
some brief Informaton on him in the Wu-Men-Kuan (example I5) and the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XXIH: Tung-shan Shou-chu came from Shensi 
1n northwestern China. He traveled more than 2,000 kilometers on foot to reach Kuang-tung province 
1n southeastern China, where he met Master Yun-Men. A disciple and đdharma successor of Zen master 
Yun Men Wen Yen. Tung-shan Shou-chu needs to be distinguished from Tung-shan Liang-jJie. The 
Mount Tung-shan on which Tung-shan Shou-chu carried out his acfivities as a Zen master and from 
which his name 1s derived lay 1n the north of Hubel province; while Tung-shan Liang-chiech, who lived 
on Mount Tung-shan 1n Kiang-si province. During the uneasy times and the trackless stretches of the 
country he had to cross, this was an impressive proof of his 'will for truth'.. Besides what we learn in 
examples I5 and 18 of the Wu-Men-Kuan and in Master Yuan-wu's commentary on example 12 of the 
Pi-Yen-Lu (which 1s identical to Wu-men-kuan 18), hardly anything 1s known of Tung-shan Shou-chu. 
However, his famous answer to the question “What 1s Buddha?” 1s one of the most renowned "one- 
word lims" in Zen: "A monk asked Tung-shan, 'What is Buddha?' Tung-shan said, "Three pounds of 
hemp."”" One day, a monk asked, "What did all the ancient holy ones do?” Shou chu said, "Enter the 
mud. Enter the water." The monk asked, "What 1s Buddha?" Shou chu said, “The crystal-clear truth." 
On another occasion, a monk asked Tung-shan who the Buddha was. Tungshan often-quoted answer 
was "Three pounds of flax!" Then the monk went to ask Zen master Chih Men, “I asked Zen master 
Tung Shan what the Buddha 1s, and he answered. "Three pounds of flax.. What dịid he mean?” Zen 
master Chih Men replied, “Like a meadow of flowers woven 1nto silk brocade.” The monk said, “[I stll 
dont get 1t.” Zen master Chih Men said, “Southern bamboo and northern trees.” The monk said, “The 
more I hear, the more difficult for me to understand.” So the monk returned to Tung Shan to try again. 
Zen practitioners should always remember that language 1s merely a tool for expressing the truth. 
Whoever 1nsists on language sacrifices the truth and will be confused forever. For instance, 1ƒ a rock 1s 
thrown at a dog, the dog wIll go after the rock; but 1f the rick 1s thrown at a lon, the lion wIll go after 
the person who throew 1t. When 1nvesfigating the language of Zen, you should be like the lion and not 
the dog. Unfortunately, many people base their understanding on the words and say that Tsung-Shan 
was In the storehouse at the time weighing out hemp when the monk questioned him, and therefore he 
answered this way. Some say that when T'sung-Shan 1s asked about the east he answers about the 
west. Some say that since you are Buddha and yet you still go ask about Buddha, T'sung-Shan answers 
this In a runabout way. And there's yet another type of... men who say that the three pounds of hemp 1s 
1(self Buddha. But these interpretations are 1rrelevant. If you seek from T'sung-Shans words this way, 
you can search until Maitreya Buddha 1s born down here and still never see 1t even 1n a dream. What 1s 
the reason? Words and speech are Jjust vessels to convey the Path. Far from realizing the intent of the 
Anclents, people Just search in their words; what grasp can they get on 1? Havent you seen how an 
Anclent said, "Originally the Path is wordless; with words we 1llustrate the Path. Once you see the 
Path, the words are Iimmediately forgotten." To get to this point, you must first go back to your own 
Original state. 


2318 


3) Thủ Sơ: Đứng Đầu Ngã Tư Tiếp Người, Không Chứa Một Hạt Thóc, Không Trông Một Cọng 
Rau!—GŒo Out Info the Street Crossings Helping People, Not Hoarding Úp One Grain 0ƒ Rice, 
Not Planting One Stalk oƒ Herb! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXII, câu chuyện về đại giác của Thiền Sư Động Sơn Thủ 
Sơ (910-990) được kể lại trong thí dụ 15 của Vô Môn Quan. Văn bản công án kể lại như sau: "Một 
hôm, khi Động Sơn vừa mới đến để nghe thuyết giảng của Vân Môn, Vân Môn hỏi ông, 'Con từ đâu 
tới?' Động Sơn nói: "Từ Tra Độ.' Vân Môn hỏi: Mùa hè vừa qua, con ở đâu?' Động Sơn đáp: 'Ởtu viện 
Báo Từ, tỉnh Hồ Nam (phía nam hồ).' Vân Môn hỏi: 'Bao giờ con đi? Động Sơn đáp: Ngày 25 tháng 
Tám.' Vân Môn nói: "Ta tha đánh sáu mươi gậy!' Hôm sau Động Sơn tới gặp Vân Môn và nói: Hôm 
qua con được tha đánh sáu mươi gậy. Nhưng con không biết mình có lỗi gì. Vân Môn nói: 'Đồ ngốc. 
Con chạy từ phía tây sông đến phía nam hồ để làm gì? Nghe xong, Động Sơn đạt tới đại giác." Câu 
nói có vẻ nhạo báng này đã làm cho tâm địa của Thủ Sơ bừng lên, bấy giờ mới tỏ bày: "Từ đây về sau 
sẽ đứng đầu ngã tư, không chứa một hạt thóc, không trồng một cọng rau, tiếp đãi từng người lui tới từ 
mười phương, móc giùm họ chiếc nón bụi bặm, cởi giùm họ chiếc áo hôi hám. Thế là họ sẽ thong 
dong không bị vướng mắc khi đi lại, thông suốt khi ngắm nhìn. Chẳng là thích chí lắm hay sao?" Dầu 
Thủ Sơ đã nói gì đi nữa, Vân Môn vẫn tiếp tục chế nhạo: "Đồ bị gạo! Cái thân chỉ lớn bằng trái dừa, 
mà cái miệng lại lớn đến như thế!"—According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume XXIII, the story of the enlightenment of Tung-shan Shou-chu 1s found in example 15 of the 
Wu-Men-Kuan. The koan 1s as follows: "Once Tung-shan came to Yun-men for instruction, Yun-men 
asked, "Where are you coming from?' Tung-shan said, 'From Ch'a-tu.' Yun-men said, Where were you 
during the sunmer? Tung-shan said, 'In the pao-tzu monastery in Hunan' (south of the lake). Yun-men 
said, When did you leave there?' Tung-shan said, 'On August 25.' Yun-men said, 'TIl spare you sixty 
blows.' The next day Tung-shan came to Yun-men and asked, 'Yesterday I suffered the master's 
sparing me sixty blows. I dont know where my fault lay.' Yun-men said, 'Oh, you rice bag! Why do you 
wander around west of the river and south of the lakel"' At these words Tung-shan experienced 
profound enlightenment." This apparently sarcastic remark caused a general upheaval in the spiritual 
constitution of Shu-chu, who now exclaimed, "After this, I will go out 1nto the street crossings, and 
while myself not hoarding up one grain of rice, not planting one stalk of herb, I will treat all the 
pilgrimaging monks who go about visiting one master after another for therr spiritual edification, and I 
wIll make them take off their dirty grimy caps, I will make them cast their foul-smelling shirts. For they 
will thereby be set free with nothing obstructing their movements, with nothing bedimming their 
eyesight. Is this not a perfect Joy?” No matter what Shou-chu exclaimed, Yun-men still continued to 
make another sarcastic remark, "O you rice-bag! With a body hardly as large as a coconut, how widely 
you open your mouth†" 


4) Thủ Sơ: Hoạt Cú—Non-Speaking Understandable Instructions from a Master 
Sự chỉ dẫn của người thầy mà không cần đến văn tự ngôn ngữ. "Hoạt cú" nguyên ngữ có nghĩa là một 
"câu sống" hoặc "nhận xét sống động", nhưng mà nội dung của nó lại nói tương phản hẳn với những gì 
mà cái trực nghĩa của nó để khởi. Những "nhận xét sống động" này là những loại lời nói hoàn toàn 
không thể hiểu, không thể giải thích, phi lý và bế tắc mà Thiền quá quen dùng, trong khi những "nhận 
xét chết" hay "tử cú" lại là những câu có thể hiểu được. Tác phẩm Lâm Gian Lục trích lời Thiền sư 
Động Sơn Thủ Sơ nói: 
"Ngữ trung hữu ngữ danh vi tử cú, 
Ngữ trung vô ngữ danh vi hoạt cú." 
(Trong lời có lời gọi là câu chết, 
Trong lời không có lời gọi là câu sống). 
Non-speaking understandable 1nstructions from a master. "Huo chu" literally means a "life sentence” 
or "live remark”, but 1ts connotation 1s Just the reverse of what the literal meaning apparently suggests. 


2319 


These "live remarks” are the utterly unintelligible, inexplicable, absurd, and dead-end type of sayings 
which Zen uses so frequently, while the dead remarks (Ssu chu) are the intelligible ones. The book of 
the Notes in the Forest (Ling Chien Lu) quotes Zen master Tung-shan as saying, 
"“Those remarks within which one may find 

another remark (intelligible) 

are called 'dead remarks, 

and those within which no other remarks or 

meaninss can be found (unintelligible) 


TL 


are called 'live remarks'. 


3) Thủ Sơ: Người Đá Trong Lu Bán Những Quả Chà Là!—Inside the Pot, the Stone Person Sells 
Dafe-Fruit Balls! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXII, hôm khác, có một vị Tăng hỏi Thiền Sư Động Sơn 
Thủ Sơ (910-990): "Muôn duyên đều dừng tắt, ý chỉ ấy thế nào?" Thủ Sơ nói: "Trong lu người đá bán 
những quả chà là." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là kiếm của Động Sơn?" Thủ Sơ nói: "Để làm gì?" Vị 
Tăng nói: "Kẻ học này muốn biết." Thủ Sơ nói: "Sai rồi!" —According to The Records of the 
Transmission of the Lamp, Volume XXIHI, another day, a monk asked, "What 1s the meaning of the 
phrase, "The ten thousand conditions cease'?" Shou chu said, "Inside the pot, the stone person sells 
đate-fruit balls!" The monk asked again, "What ¡is Shou chư's sword?” Shou chu said, "“Why?”" The 
monk said, "“This student wants to know.” Shou chu said, "“Wrong!” 


6)_ Thủ Sơ: Trời Trong Chẳng Chịu Đi, Đợi Đến Mưa Uớt Đầu!— Iƒ the Weather Is Clear You Can '† 
Go, Wait Until the Rain Soaks Your Head! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXII, một hôm, có vị Tăng hỏi Thiển Sư Động Sơn Thủ Sơ 

(910-990): "Khi phải có một cuộc hành trình xa thì thế nào?" Thủ Sơ đáp: "Trời trong chẳng chịu đi, 

đợi đến mưa ướt đầu."—According to The Records of the Transmission of the Lamp, Volume XXIH, 

one day, a monk asked, "What ¡is it when one takes the distant Journey?" Shou-chu said, "If the weather 

1s clear you cant go. Wait until the rain soaks your head!” 


7) Thủ Sơ: Văn Thù Lai Tham—Manjusri Visifs 

Động Sơn Thủ Sơ (910-990) là tên của một vị Thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ mười. Theo Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXII và Động Sơn Thủ Sơ Ngữ Lục, một hôm, có một vị Tăng hỏi 
Thiền sư Động Sơn Thủ Sơ: “Thầy sẽ làm gì nếu các vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền đến viếng (theo 
truyền thuyết Phật giáo, Văn Thù tiêu biểu cho Lý hay bản thể tuyệt đối, đồng nhất và trí tuệ; trong 
khi Phổ Hiển tiêu biểu cho hiện tượng hay cái dụng tương đối, nhị nguyên và lòng từ bi)?” Động Sơn 
Thủ Sơ đáp: “Lão Tăng sẽ đuổi họ đi cho nhập bầy với đàn trâu nước.” Vị Tăng nói: “Thây ơi, thầy sẽ 
đọa vào địa ngục nhanh như một mũi tên!” Động Sơn Thủ Sơ nói: “Tất cả đều do bởi ông đó!”—Zen 
Master Tung shan Shou chu, name of a Chinese Zen monk ¡n the tenth century. According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XXIHI and the Record of Tung 
shan Shou chu, one day, a monk asked Zen master Tung shan Shou chu, “What would you do 1f 
Bodhisattvas ManJusri and Samantabhadra came to visit (according to Buddhist legendary, MaJjusri 
represents principle or absolute, oneness, wisdom, essence; while Samantabhadra represents 
phenomena or relative, duality, compassion, function, etc...)?” Shou chu answered, “IlI chase them off 
to the herd of water buffalo.” The monk said, “Master, youTl go to hell swIft as an arrow!” Shou chu 
said, “I£s all because of you!” 


2320 


DCCXCY.Thủ Sơn Tỉnh Niệm: Shou-shan Hsing-nien 
1 Bên Cạnh Thành Vua Sở, Sông Nhữ Chảy Về Đông —By the Castle oƒ the King oƒ Chu; 
Eastward Flows the Stream oƒ.]u 

Một vị Tăng hỏi Thiền sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm (926-993): "Thế nào là đại nghĩa của pháp Phật?" Thủ 
Sơn ngâm bài kệ: "Bên cạnh thành vua Sở; sông Nhữ chảy về Đông." Đâu là chỗ liên hệ luận lý giữa 
câu hỏi và câu trả lời? Nếu để ý chúng ta sẽ thấy đại sư Thủ Sơn đã xử dụng một phương pháp trực 
tiếp hơn lời nói. Theo thiển sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập I, phương pháp trực tiếp có công 
dụng nắm ngay lấy cuộc sống uyển chuyển trong khi nó đang trôi chảy, chứ không phải sau khi nó đã 
trôi qua. Trong khi dòng đời đang trôi chảy, không ai đủ thời giờ nhớ đến ký ức, hoặc xây dựng ý 
tưởng. Nghĩa là không có lý luận nào có giá trị trong lúc này. Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng 
ngôn ngữ có thể dùng được, nhưng ngôn ngữ từ muôn thuở vốn kết hợp chặt chẽ với nét tâm tưởng suy 
lượng nên mất hết nội lực, không trực tiếp truyền cảm được. Nếu dùng đến ngôn ngữ chỉ diễn tả được 
một ý nghĩa, một luận giải, chỉ biểu lộ một cái ngoại thuộc, nên không trực tiếp liên hệ gì đến cuộc 
sống. Đây chính là lý do tại sao nhiều khi các thiển sư tránh chuyện nói năng, tránh xác định, dầu là 
đối với những việc quá tỏ rõ, quá hiển nhiên cũng vậy. Hy vọng của các ngài là để cho đồ đệ tự tập 
trung tất cả tâm lực nắm lấy những øì người ấy mong ước, thay vì ghì bắt lấy những mối liên lạc xa xôi 
vòng ngoài khiến cho người đệ tử bị phân tâm—A monk asked Shou-shan,"What is the principal 
teaching of Buddhism?" Shou-shan quoted a verse: "By the castle of the king of Chu; Eastward flows 
the stream of Ju." What is the logical relation between the question and the answer? If we pay a little 
closer attention, we will see that great master Shou-shan utilizes a more direct method instead of 
verbal medium. According to Zen master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, First Series (p.300), 
the direct method 1s used to get hold of this fleeting life as 1t flees and not after 1t has flown. While 1t 1s 
fleeing, there 1s no time to recall memory or to build ideas. Ít 1s fo say, no reasoning avails here. 
Language may be used, but this has been associated too long with ideation, and has lost đirections or 
being by 1fself. As soon as words are used, they express meaning, reasoning; they represent something 
not belonging to themselves; they have no direct connection with life. Thịis 1s the reason why the 
masters often avoid such expressions or statements as are 1ntelligible in any logical way. Thelr aIm 1s 
to have the disciple's attention concentrated In the thing 1tself which he wishes to grasp and not in 
anything that 1s in the remotest possible connection liable to disturb him. 


2) Thủ Sơn: Bồ Tát, Phật và Chúng Sanh— Bodhisatra, Buddha and Sentient Beings 

Thủ Sơn (926-993), tên của một vị thiển sư nổi tiếng vào thế kỷ thứ mười, vào thời Ngũ Đại bên Trung 
Hoa (907-960). Theo Thiển Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm Ngữ Lục và Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XI, vị 
Tăng hỏi Thiển Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm (926-993): "Một vị Bồ Tát trước khi thành Phật là gì?" Thủ Sơn 
đáp: "Chúng sanh." Vị Tăng nói: "Còn lúc thành Phật rồi thì thế nào?" Thủ Sơn nói: "Chúng sanh. 
Chúng sanh."—Shoushan Xingnian, name of a Zen master, a noted Zen master of the tenth century, 
during the Wu-tai Dynasty in China. According to Records of Lectures of Zen master Shou-shan Hsing- 
men, and Wudeng Huiyuan, volume XI, a monk asked Shou-shan, "What 1s a Bodhisattva before she 
becomes a Buddha?” Shou-shan said, "All beings." The monk said, "How about after she becomes a 
Buddha?" Shou-shan said, "All beings. All beings.” 


3) Thủ Sơn: Chơi Một Bản Đàn Không Dây— To Play a Tune on a Stringless Harp 

Thủ Sơn (926-993), tên của một vị thiển sư nổi tiếng vào thế kỷ thứ mười, vào thời Ngũ Đại bên Trung 
Hoa (907-960). Một hôm, có một vị Tăng thỉnh Thủ Sơn: "Xin Hòa Thượng chơi một bản đờn không 
dây." Sư im lặng hồi lâu rồi hỏi: "Chú nghe không?" Vị Tăng đáp: "Bạch, không nghe." Thủ Sơn quở: 
"Sao không bảo ta chơi lớn tiếng hơn?" Cái "im lặng" của Thủ Sơn là một trong những phương tiện 
thiện xảo khá thông dụng mà các thiển sư thường dùng để giúp đổ đệ của mình. Chắc hẳn chúng ta 
còn nhớ ngày trước khi Bồ Tát Văn Thù hỏi cư sĩ Duy Ma Cật về "pháp bất nhị", Duy Ma Cật im lặng 


2321 


không nói. Người đời sau ca tụng thái độ ấy của Duy Ma Cật là sự "im lặng sấm sét" (mặc như lôi)— 
Shoushan Xingmian, name of a Zen master, a noted Zen master of the tenth century, during the Wu-tai 
Dynasty in China. One day, a monk came to Shou-shan and asked, "Please play me a tune on a 
stringless harp." Shou-shan was qulet for some litfle while, and said, "Do you hear 1t?" The monk said, 
"No, I do not hear 1t." Shou-shan said, "Why dịd you not ask me to play louder?”" The "silence” of 
Shou-shan 1s one of the popularly skilful means that Zen masters use to help their disciples. Surely, we 
sữll remember Vimalakirtis silence 1n the story of ManJjusri and Vimalakirti. Vimalakiri was silent 
when Manjusri asked him as to the doctrine of non-duality, and his silence was later commented upon 
by a master as "deafening like thundđer." 


4) Thủ Sơn: Cương Tông—Principles oƒ the Teachings 

Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XI, một hôm, Thiển sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm thượng đường thị 
chúng nói: “Này, người nữ khéo dệt kia! Dầu con thoi của bà có chạy tới chạy lui, bà chẳng bao giờ 
biết dệt. Những gã đang xem đá gà (ám chỉ những đệ tử Phật đang thấm vào việc tu tập Pháp và chỉ lo 
với kết quả) chẳng biết gì về trâu nước cả (ám chỉ Phật tánh). Hỡi những gã vụng về! Chẳng có ai biết 
kỹ xảo thật của mình cả. Phá xuyên qua bức rào Phụng Lâm (cửa ngỏ quan trọng ở Hồ Nam để đi vào 
vùng trung nguyên của Trung Hoa), lại mang giày vô và đứng trên nước (một trong những thần lực của 
chư Phật và chư Bồ Tát, có nghĩa là khả năng trụ ở trong đời mà chẳng bị đời nhiễm ô).” Thiền sư Thủ 
Sơn Tỉnh Niệm muốn bảo các đệ tử có lẽ đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giáo hóa chúng sanh trong 
bốn mươi chín năm mà Ngài khẳng định chưa từng nói một lời. Những đệ tử của Ngài chỉ nhập sâu 
vào tu tập Pháp và lo cho kết quả chứ không biết gì về Phật tánh cả. Hành giả tu Thiển hãy luôn suy 
gẫm về cuộc đối thoại giữa Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma và vua Lương Võ Đế——According to Wudeng 
Huiyuan, volume XI, one day, Zen master Shou-Shan Hsing-Nien entered the hall and addressed the 
assembly, saying, “Hey, skillful weaver-woman! Though you shutfle moves back and forth, youve 
never woven. Those fellows watching the cockfights, they know nothing of the water buffalo. Hey, you 
clumsy guy (clumsy guy as Liang Wu Ti compared to Bodhidharma)! NÑo one knows your true skill. 
Breaking through the Fenglin Barrier (an important guarding entrance in Henan into the central region 
of China), you put on shoes and stood on water (being one of the supernatural powers traditionally 
ascribed to the Buddhas and Bodhisattvas, sigmfying their ability to be in the world and remain 
undefiled).” Zen master Shou-Shan Hsing-NIien wanted to tell his disciples that Sakyamumi probably 
taught for forty-nine years and yet never preached a word. His disciples who absorbed in their practice 
of the Dharma and concerned only with results but knew nothing of the Buddha-nature. Zen 
practitioners should always reflect on the dialogue between the First Patriarch Bodhidharma and king 
Liang Wu TÌ. 


5)_ Thủ Sơn: Cứu Tỉnh Của Dòng Thiền Lâm Tế— Salvation oƒ the Lin-Chỉ Zen School 

Theo Thiền Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm Ngữ Lục và Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XI, Thủ Sơn Tỉnh 
Niệm (926-993) là tên của một thiển sư nổi tiếng vào thế kỷ thứ mười, vào thời Ngũ Đại bên Trung 
Hoa (907-960), đệ tử và truyền nhân của thiển sư Phong Huyệt Viên Chiếu, thuộc dòng Lâm Tế Nghĩa 
Huyễn, môn đồ và là người nối pháp của thiển sư Phong Duyệt Diên Chiếu, và là thầy của Phân 
Dương Thiện Chiêu. Thủ Sơn sống sau khi nhà Đường sụp đổ, trong thời kỳ được biết như là thời Ngũ 
Đại. Đó là một giai đoạn bất ổn trong thời kỳ này Phật giáo lại một lần nữa bị nghi ngờ về mặt chính 
trị, và Thủ Sơn phải duy trì truyền thống Lâm Tế trong vòng bí mật. Thiển Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm 
(926-993) đã cứu dòng thiển Lâm Tế khỏi sự tàn rụi. Do không tìm được một nhà sư nào trong tự viện 
xứng đáng kế vị mình, Phong Huyệt sợ pháp của 'ông cố trong thiển' của mình là đại sư Lâm Tế Nghĩa 
Huyễn bị biến mất, dầu Thủ Sơn gia nhập muộn màng vào nhóm môn đồ của dòng Lâm Tế nhưng lại 
tổ ra xứng đáng được truyền thụ truyền thống của dòng; tuy nhiên, Thủ Sơn đã 'biến mất và không để 
lại dấu vết, và che dấu ánh sáng của mình'. Ông đợi cho những rối loạn chính trị gắn liễn với sự suy 


2322 


vong của nhà Đường lắng dịu, và khi tình hình ổn định với sự lên ngôi của nhà Tống, mới bộc lộ phẩm 
chất thiển sư của mình và chấp nhận hướng dẫn học trò theo con đường thiền. Nổi tiếng nhất trong 16 
người nối pháp của ông là Phần Dương, nhờ người nối pháp nầy mà tông Lâm Tế được cải cách và trở 
thành phái thiển chánh của Phật giáo Trung Hoa thời Tống. Chúng ta gặp tên của ông trong thí dụ thứ 
43 của Vô Môn Quan—According to Records of Lectures of Zen master Shou-shan Hsing-nien, and 
Wudeng Huiyuan, volume XI, Shou-shan Hsing-nien, name of a Zen master, a noted Zen master of the 
tenth century, during the Wu-tai Dynasty in China, who was a student and dharma successor of Feng- 
Hsueh-Yen-Chao, in the lineage of Lin-Chi-I-Hsuan; a student and dharma successor of Feng-hsueh 
'Yen-chao (Fuketsu Ensho) and the master of Fen-yang Shao-chao. Shoushan lived after the fall of the 
Tang dynasty, during the period known as the Five Dynasties (907-960). It was an unstable period 
during which Buddhism was once more politically suspect, and Shoushan had to maintain the Lin-chi 
tradition in secret. It was Shou-shan who preserved the Lin-chi lineage of Zen from extinction. His 
master Feng-hsueh was fearful that the đdharma transmission of his 'øreat-grandfather in Zen' the great 
master Lin-chi I-hsuan, would die with him, because he had found no suitable đharma successor 1n h1s 
monastery. Then Shou-shan, who was a latecomer to the circle of his students, proved himself a worthy 
heIr. After receiving the seal of confirmation from Feng-hsueh, he 'effaced his traces and hid his light.' 
Only after a chaotic situation in the country caused by the demise of the Trang Dynasty had stabilized 
again under the Sung did he show himself as a Zen master and begin to guide students on the way of 
Zen. Of his sixteen dharma successors, It was mainly Fen-yang through whom Rinzai Zen again 
revived and came to be the leading school of Buddhism 1n the Sung period. We encounter Master 
Shou-shan in example 43 ofthe Wu-Men-Kuan. 


6) Thủ Sơn: Động Dung Dương Cổ Lộ, Bất Đọa Tiếu Nhân Cơ—lIn Deportnent, Uphold the 
Ancient Road, Not Lefting Silent Function Fall 
Công án Thủ Sơn Tỉnh Niệm: Đổi sắc mặt bày đường xưa, chẳng rơi cơ lặng yên. Theo Thiền Sư Thủ 
Sơn Tỉnh Niệm Ngữ Lục và Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XI, một hôm, Thiền sư Phong Huyệt rơi 
nước mắt nói với Thủ Sơn Tỉnh Niệm (926-993): "Bất hạnh! Đạo Lâm Tế đến đời ta sắp chìm lặng 
vậy." Thủ Sơn thưa: "Xem trong một chúng này đây đâu không có người thừa kế Hòa Thượng?" Phong 
Huyệt bảo: "Người thông minh thì nhiều, kẻ thấy tánh rất ít." Thủ Sơn thưa: "Hòa Thượng xem không 
có ai đặc biệt sao?" Phong Huyệt bảo: "Ta tuy quan sát đã lâu, vẫn e ngại rằng ta chưa thể truyền yếu 
chỉ tông này cho ai." Thủ Sơn thưa: "Việc này có thể làm được, mong nghe yếu chỉ ấy. Xin Hòa 
Thượng nói thêm cho con biết về yếu chỉ tông Lâm Tế." Về sau, Phong Huyệt thượng đường, nhắc lại 
việc Thế Tôn dùng con mắt như hoa sen xanh nhìn xem đại chúng, bèn hỏi: "Chính khi ấy hãy bảo nói 
cái gì? Nếu bảo chẳng nói mà nói là chôn vùi cổ đức. Hãy bảo nói cái gì đây?" Thủ Sơn bèn phủi áo 
ra đi. Phong Huyệt ném cây gậy rồi trở về phương trượng. Thị giả của ngài chạy theo thưa: "Tại sao 
Niệm Pháp Hoa không đối mặt với Hòa Thượng?" Phong Huyệt nói: "Niệm Pháp Hoa đã hội." Ngày 
hôm sau, Thủ Sơn cùng một vị Tăng tên Huệ Chơn cùng nói chuyện với Phong Huyệt. Phong Huyệt 
hỏi Huệ Chơn: "Thế nào là điều mà Thế Tôn chẳng nói?" Huệ Chơn thưa: "Tu hú trên ngọn cây kêu." 
Phong Huyệt nói: "Ông tạo nhiễu phước si làm gì? Sao không tham cứu ngôn cú?" Phong Huyệt hỏi 
Thủ Sơn: "Ông thì sao?" Thủ Sơn thưa: "Đổi sắc mặt bày đường xưa, chẳng rơi cơ lặng yên (Động 
dung dương cổ lộ, bất đọa tiếu nhiên cơ)." Phong Huyệt bảo Huệ Chơn: "Ông sao chẳng xem Niệm 
Pháp Hoa hạ ngữ?" Sau đó Phong Huyệt truyền Pháp Ấn cho Thủ Sơn— The kôan "Shou-shan: In 
deportment, uphold the ancient road, not letting silent function fall.” According to Records of Lectures 
of Zen master Shou-shan Hsing-nien, and Wudeng Huiyuan, volume XI, one day, Zen Master Feng- 
hsueh tearfully told Shou-shan, “Tragically, the way of Lin-chi will perish with me." Shou-shan asked, 
"Among the monks 1s there no one who can carry on?” Feng-hsueh said, “There are many clever ones, 
but few who see self-nature." Shou-shan said, "Is there no one 1n particular?" Feng-hsueh said, 
"Although ve watched for a long while, still Ứm afraid that as for this path, I cant pass 1t to anyone.” 


2323 


Shou-shan said, "It should be possible. Please tell me more about 1t." Later Feng-hsueh entered the 
hall. With the blue lotus eye of the World Honored One he gazed acrossthe assembled monks. Then he 
said, “The time has come for you to speak out. If you say nothing you wIll have buried the ancients. 
But what will you say?” Shou-shan shook his sleeves and went out. Feng-hsueh then threw down his 
sfaff and returned to his room. His attendant followed him and asked, "Why cant Nian-fa-hua face 
you?" Feng-hsueh said, "Nien-fa-hoa understands." The next day, Shou-shan and a monk named Hui- 
Zhen were talking with Feng-hsueh. Feng-hsueh asked Zhen, "What 1s it that the World-Honored One 
đidnt say?” Zhen said, "The dove coos 1n the treetop." Feng-hsueh said, "“Why say these silly verses? 
Why dont you grasp and embody the words?" Then Feng-hsueh asked Shou-shan, "How about you?” 
Shou-shan said, "In deportment, uphold the ancient road, not letting silent function fall.” Then Feng- 
hsueh said to Zhen, "Why cant you see what Nien-fa-hua has said?" Later, Feng-hsueh passed on the 
Dharma Seal to Shou-shan. 


7)_ Thủ Sơn: Gã Mù Này Hét Loạn Để Làm Gì?— What's This Blind Fellow Shouting For? 

Thủ Sơn (926-993), tên của một vị thiển sư nổi tiếng vào thế kỷ thứ mười, vào thời Ngũ Đại bên Trung 
Hoa (907-960). Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thủ Sơn: "Con muốn Hòa Thượng giải thích về tiếng hét 
của Lâm Tế và cây gậy của Đức Sơn." Thủ Sơn nói: "Sao ông không cố thử nói xem." Vị Tăng liền 
hét. Sư bảo: "Mù!" Vị Tăng lại hét. Sư bảo: "Gã mù này hét loạn thế này để làm gì?" Vị Tăng lễ bái. 
Sư liền đánh —Shoushan Xingnian, name of a Zen master, a noted Zen master of the tenth century, 
during the Wu-tai Dynasty in China. One day, a monk asked Shou-shan, "Id like to know 1f you can 
explain Lin-chfs shout and Te-shans stick." Shou-shan said, "You try it." The monk shouted. Shou- 
shan said, "Blind!" The monk shouted again. Shou-shan said, "Whats this blind fellow shouting for?” 
The monk bowed. Shou-shan hit hìm. 


8) Thủ Sơn: May Cho Ông, Trong Tay Lão Tăng Không Có Gậy!— Fortunately For You My Stafƒf 
lsn 't In My Hand! 

Thủ Sơn (926-993), tên của một vị thiển sư nổi tiếng vào thế kỷ thứ mười, vào thời Ngũ Đại bên Trung 
Hoa (907-960). Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thủ Sơn: "Thủ Sơn là cái gì?" Thủ Sơn đáp: "Đông Sơn 
cao, Tây Sơn thấp." Vị Tăng lại hỏi: "Còn cái người trong núi đó thì sao?" Thủ Sơn nói: "May mắn cho 
ông, ta không có gậy trong tay."—Shoushan Xingnian, name of a Zen master, a noted Zen master of 
the tenth century, during the Wu-tai Dynasty in China. One day, a monk asked Shou-shan, "What 1s 
Shou-shan?”" Shou-shan said, "East Mountain 1s high. West Mountann 1s low." The monk asked, "What 
about the person inside the mountain?” Shou-shan said, "EFortunately for you my sfaff 1snt in my hand."” 


9)_ Thủ Sơn: Nếu Ông Muốn Tu Thì Tu, Muốn Thiền Thì Thiền, Đơn Giản Thôi!—Iƒ Wou Want to 
Practice, Then Practice. Iƒ You Want to St, Then Sư. It's Simple! 

Thủ Sơn (926-993), tên của một vị thiển sư nổi tiếng vào thế kỷ thứ mười, vào thời Ngũ Đại bên Trung 
Hoa (907-960). Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thủ Sơn: "Đã từ lâu rồi con chìm đắm trong mê mờ. Xin 
Hòa Thượng nhận con làm đệ tử." Thủ Sơn nói: "Ta không có thì giờ cho chuyện này." Vị Tăng nói: 
"Sao Hòa Thượng lại nói vậy?" Thủ Sơn nói: "Nếu ông muốn tu tập thì tu tập. Nếu ông muốn tọa thiển 
thì tọa thiển. Nó đơn giản thôi!"—Shoushan Xingnian, name of a Zen master, a noted Zen master of 
the tenth century, during the Wu-tai Dynasty 1n China. One day, a monk asked Shou-shan, "I have long 
been submerged in delusion. I ask the master to receive me as a student." Shou-shan said, "I dont have 
time for that." The monk said, "How can the master act in this manner?” Shou-shan said, "Hf you want 
to practice, then practice. If you want to sĩt, then sit. Its simple!" 


2324 


10) Thủ Sơn: Siêu Tứ Cú— Transcending Four Exiremes 

Theo Thiển Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm Ngữ Lục và Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XI, ngày nọ, Thiển Sư 
Thủ Sơn Tỉnh Niệm (926-993) đưa cao cây trúc bể lên bảo đồ chúng: "Này mấy ông, nếu bảo cái này 
là cây gậy tức khẳng định, nếu bảo chẳng phải là cây gậy tức phủ định; ngoài khẳng định và phủ định, 
nói đi, nói đi! Gọi nó là cái gì?" Ý tưởng của Thủ Sơn cốt giữ cho đầu óc chúng ta thoát ngoài những 
ràng buộc nhị nguyên và triết lý hư tưởng. Lúc đó nếu có một vị Tăng bước đến, nắm cây gậy trong 
tay Thủ Sơn và ném xuống đất. Đó có phải là câu trả lời chăng? Đó có phải là thủ đoạn đáp lại lời 
thúc giục "nói đi, nói đi" của Thủ Sơn chăng? Đó có phải là con đường thoát ngoài bốn mệnh để của 
"tứ cú", siêu lên nếp tư tưởng luận lý chăng? (see Tứ Cú Chấp). Tóm lại, con đường tự do giải thoát là 
như vậy chăng? Trong Thiển không có cái gì là khuôn phép hết, mỗi người tùy tiện giải quyết nỗi khó 
khăn riêng theo mỗi cách khác nhau. Đó là chỗ bắt nguồn độc đáo của Thiên, đầy sinh khí và sáng 
tạo—According to Records of Lectures of Zen master Shou-shan Hsing-nien, and Wudeng Huiyuan, 
volume XI, one day, Shou-shan held out his stick and said to a group of his disciples: "Call 1t not a 
shippé, 1f you do, you assert. Nor do you deny” ; 1ƒ you do, you negate 1ts being a shippé. Apart from 
affIrmation and negation, speak, speakl What do you call 12" Shou-shans idea 1s to get our heads free 
from dualistic tangles and philosophic subtleties. At that moment, 1Ÿ a monk came out of the assembly, 
took the shippé away from Shou-shan's hand, and threw 1t down on the floor. Is this the answer? Is this 
the way to respond to Shou-shans request "speak, speak”? Is this the way to transcend the four 
propositions, the logical conditions of thinking? In short, 1s this the way to be free? Nothing 1s 
sfereoftyped In Zen, and somebody else may solve the difficulty in quite a different mamner. This 1s 
where Zen 1s original, lively and creative. 


11) Thủ Sơn: Tam Cú (Thủ Sơn: Ba Câu)— Three Phrases 

Công án nói về cơ duyên tiếp hóa người học của Thiền sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm. Theo Thiển Sư Thủ 
Sơn Tỉnh Niệm Ngữ Lục và Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XI, một hôm Thiền Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm 
(926-993) thượng đường dạy chúng: "Câu thứ nhất nhập được thì làm Thây Phật Tổ; câu thứ hai nhập 
được thì làm thầy trời người; câu thứ ba nhập được thì tự cứu không nổi." Một vị Tăng bước ra hỏi: 
"Hòa Thượng nhập câu thứ mấy?" Thủ Sơn đáp: "Trăng rụng canh ba xuyên qua chợ." Thiển sư Thủ 
Sơn dạy đệ tử đặc biệt bằng ba câu này khi thấy họ chấp trước Phật Tổ, lại còn giúp người học phá bỏ 
thứ lớp đối đãi nhị nguyên. Có nghĩa là khi họ quan niệm chân lý như một thứ sở tri ngoại thuộc mà 
chủ thể năng tri phải nhận ra, phải vận dụng tri thức để lãnh hội, đây là loại kiến giải lưỡng nguyên 
đối đãi. Sư nhấn mạnh rằng theo Thiền, hành giả hoàn toàn sống ngay trong chân lý, sống bằng chân 
lý; khi sống với Thiền hành giả không thể nào tách rời với chân lý được—The koan about the 
potentiality and conditions of receiving and 1nstructing disciples of Zen master Shou-shan Hsing-nien 
(926-993). According to Records of Lectures of Zen master Shou-shan Hsing-nien, and Wudeng 
Huiyuan, volume XI, one day, Zen master Shou-shan Hsing-nien entered the hall and addressed the 
monks, saying, "Enter the first phrase 1s to be a Master of Sakyamumi Buddha; enter the second phrase 
1s to be a Teacher of devas and men (Sasta Deva-manusyanam (skt); enter the third phrase one cannot 
save even oneself." A monk stepped forward and asked, "Master, what phrase do you enter?” Shou- 
shan said, “The falling moon ¡in the third watch shines through the market.” Zen master Shou-shan 
specifically taught his disciples these three phrases when he knew that they still clinged to the Buddha 
and Patriarchs, He also used these three phrases to help his disciples to get rid of the duality. That 1s to 
say when they conceive the truth as something external which 1s perceived by a perceiving subJect 1s 
dualistic and appeals to the intellect for 1ts understanding. He emphasized that according to Zen, 
practitioners are living right in truth, by the truth, from which practitioners cannot be separated. 


2325 


12) Thủ Sơn: Tân Phụ (Thủ Sơn: Nàng Dâu Móới)— New Bride 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm và một vị Tăng. Theo Ngũ Đăng 
Hội Nguyên, quyển XI, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm (926-993): "Phật 
là sao?" Thiển sư Thủ Sơn đáp: "Tân phụ ky lư, a gia khiên (nàng dâu mới cỡi lừa, bà mẹ chồng kéo 
đi)." Vị Tăng lại hỏi: "Chưa biết từ ngữ này xếp vào câu gì?" Thiền sư Thủ Sơn đáp: "Tam huyền xếp 
không được, tứ cú há được sao?" Vị Tăng lại hỏi: "Ý này như thế nào?" Thiền sư Thủ Sơn đáp: "Trời 
cao đất rộng, mặt trời mặt trăng đều sáng."—The koan about the potentialiy and conditions of 
questions and answers between Zen master Shou-shan Hsing-nien (926-993) and a monk. According to 
Wudeng Huiyuan, volume XI, one day, a monk asked Zen master Shou-shan, "What 1s Buddha?” Shou- 
shan said, "The new bride 1s riding the donkey while the mother-in-law 1s pulling 1t." The monk asked, 
"I dont know what phrase 1s this?" Shou-shan said, “Three wonderful 1nstructions of the Lin-Chi cannot 
be arranged, much less the four phrases?” The monk asked, "Master, what do you mean by this?" 
Shou-shan said, “The sky 1s lofty, the earth 1s broad, the sun and the moon are shining brightly." 


13) Thủ Sơn: Thị Tịch Kệ—Near-Death Verse 
Lúc sắp thị tịch, Thiển sư Thủ Sơn (926-993) thượng đường nói lời từ biệt với chúng Tăng. Đoạn Sư 
làm bài kệ: 
"Bạch ngân thế giới kim sắc thân 
Tình dữ phi tình cộng nhất chơn 
Minh ám tận thời câu bất chiếu 
Nhật luân ngọ hậu kiến toàn thân." 
(Thế giới bạch ngân thân sắc vàng 
Tình với phi tình một tánh chơn 
Tối sáng hết rồi đều chẳng chiếu 
Vâng ô vừa xế thấy toàn thân). 
Near death, Shou-shan entered the hall to bid farewell to the monks. He then recited this verse: 
“The Silver World, the Golden Body, 
Impassioned or passionless, 
Together one truth, 
When brightness and darkness are 
exhausted, neither shines forth. 
The sun past 1ts apex 
Reveals the whole body.” 


14) Thủ Sơn: Thử Kinh— Thỉs Sutra 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm: “Chư Phật đều từ kinh nầy mà ra, đó là 
kinh gì?” Thủ Sơn đáp: “Nói khe khẻ thôi! Nói khe khẻ thôi!” Vị Tăng hỏi: “Làm sao con có thể thọ trì 
cái này?” Thủ Sơn đáp: “Chẳng nhiễm nó!” Thay vì trả lời rằng trong kinh Kim Cang, người ta có thể 
tìm thấy: “Nhất thiết Pháp của chư Phật và sự giác ngộ tối thượng toàn hảo của các ngài đều từ kinh 
này mà ra,” vị thầy chỉ nói: “Nói khẻ thôi kẻo thiên hạ sẽ nghe được.” Con người ngày nay không 
nhận ra tất cả đều khởi lên từ bổn tâm của chính họ. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng khi nói về 
chân lý, nên chắc chắn rằng những lời ấy của mình đủ im lặng để không đến tai những người không có 
khả năng hiểu về nó một cách đúng đắn—One day, a monk asked Zen master Shou-shan Hsing-nien 
(926-993), “The Buddhas all issue from this sutra; what sutra 1s 1t?” The master said, “Speak softly! 
Speak softly!” The monk asked, “How am I to receive and maintain this?” The master answered, 
“Never defile it!” Instead of replying that in the Diamond Sutra, one finds the sentence: “All the 
Dharma of the Buddhas and of the supreme and perfect enlightenment of the Buddhas derive from this 
sutra,” the master just said “Speak quietly or people w1ll hear.” People nowadays dont realize 1t all 


2326 


arises from their own original minds. Zen practitioners should always remember that when speaking of 
the truth, be sure that your words are quiet enough not to reach the ears of those Iincapable of 
understanding them correctly. 


15) Thủ Sơn: Trúc Bề— Short Bamboo Staff 

Thời cổ bên Trung Hoa, thường các thiển sư cầm một cây thước ngắn gọi là trúc bề. Tuy nhiên, không 
nhất thiết phải là cây trúc bể, kỳ thật, miễn trên tay có cầm bất cứ thì gì là tốt rồi. Có rất nhiều giai 
thoại Thiển về cái gọi là "cây trúc bể." Sau đây là một trong những giai thoại đó: Trong thí dụ thứ 43 
của Vô Môn Quan, một hôm, Thiển sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm (926-993) giơ cây gậy lên hòi các đệ tử 
trong chúng hội rằng: "Gọi là cây gậy thì vi phạm, không gọi cây gậy thì sai; không được có lời, không 
được không lời. Nói mau! Nói mau!" Qui Tỉnh bước ra giựt lấy cây gậy, bẻ gãy và ném xuống sàn 
nhà, hỏi: "Là cái gì đây?" Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, gọi là gậy trúc thì xúc phạm, 
không gọi là gậy trúc là trái nghịch. Không được nói! Không được không nói! Đáp mau! Đáp mau! 
Đối với những ai quen với cách suy nghĩ trừu tượng và nói chuyện cao vời có lẽ sẽ cảm thấy đây chỉ là 
chuyện nhỏ, vì đối với những triết gia học sâu hiểu rộng thì cây trúc kia có liên quan gì đến họ? Làm 
cách nào nó liên quan được đến những học giả đang chìm đắm trong nghĩ ngợi sâu xa, dầu nó được gọi 
là cây gậy hay không, dầu nó bị gẫy hay bị ném xuống sàn nhà? Nhưng đối những người tu tập Thiển 
thì lời tuyên bố của Thiền sư Thủ Sơn mang đầy ý nghĩa. Nếu chúng ta thật sự thực chứng được trạng 
thái tâm của Thủ Sơn lúc ngài đưa ra câu hỏi, là chúng đã bước được vào cánh cửa đầu tiên trong cảnh 
giới Thiển. Vào lúc đó, hành giả tu Thiền sẽ thấy rằng không cần phải nói đưa cây trúc bể lên, cũng 
có thể là bất kỳ một vật gì trong thế giới sai biệt muôn hình vạn trạng này. Bên trong cây trúc bể, 
chúng ta nhìn thấy được tất cả khả năng tổn tại, cũng nhìn thấy được tất cả khả năng kinh nghiệm. Khi 
chúng ta nhận biết một miếng trúc trong nhà này, là chúng ta biết cả câu chuyện với một phong thái 
toàn vẹn nhất. Khi chúng ta cầm cây trúc bề trong tay cũng chính là nắm được toàn bộ vũ trụ. Bất cứ 
lời nói nào của chúng ta về cây trúc bể cũng là nói về vạn vật trong vũ trụ. Đúng như triết học Hoa 
Nghiêm dạy: "Một dung nhiếp tất cả, tất cả dung nhiếp một. Một là tất cả, tấ cả là một. Một thâu 
nhiếp tất cả, tất cả thâu nhập làm một. Điều này cũng đúng với mọi vật thể, với mọi sự tổn tại." 
Nhưng hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng đây chẳng phải là phiếm thần luận, cũng chẳng phải là 
thuyết đồng nhất tính gì cả. Nó rõ ràng và đơn giản như vậy: Không có một, không có tất cả; không có 
tất cả, không có một. Nói theo phương thức trừu tượng, mà có lẽ sẽ được nhiều người chấp nhận hơn, ý 
nghĩ này cần phải đạt đến sự khẳng định cao hơn, chứ không phải là mệnh để lý luận đối lập giữa 
khẳng định và phủ định. Thông thường mà nói, chúng ta không dám vượt ra ngoài một phẩn để (đối 
lập lại với sự khẳng định và phủ định) chỉ vì chúng ta tưởng tượng mình không thể. Lý luận đã đe dọa 
chúng ta, mỗi khi tên của nó được nhắc tới là chúng ta co rút lại và run lên bây bẩy. Từ khi trí tuệ tỉnh 
thức đến bây giờ, tâm chúng ta luôn hoạt động dưới sự kỷ luật nghiêm khắc của lý luận nhị nguyên, 
và nó từ chối thoát ra khỏi gông cùm của trí tưởng tượng của chính nó. Từ trước đến nay chúng ta chưa 
từng nghĩ rằng mình có thể thoát ra khỏi sự giới hạn của trí tuệ do tự mình áp đặt cho mình. Thật vậy, 
trừ khi chúng ta phá vỡ sự đối lập "đúng" và "sai", nếu không chúng ta sẽ không hy vọng gì sống được 
cuộc sống tự do thật sự. Và tâm hồn chúng ta như cứ đang gào thét đến điều này, quên đi rằng rốt rồi 
cũng không khó khăn lắm để. đạt đến sự khẳng định cao hơn, mà không có sự mâu thuẫn phân biệt 
giữa phủ định và khẳng định. Nhờ Thiền mà sự khẳng định cao hơn này cuối cùng được đạt đến qua 
phương tiện là cây trúc bể trong tay của một vị Thiền sư—lIn old China, Zen masters generally go 
about with a kind of short stick known as shippé (chu-pi). It does not matter whether 1t 1s a shippé or 
not; anything, in fact, will be good for them. There are many Zen antics on a so called "shippe." The 
following 1s one of them: In example 43 of the Wu-Men-Kuan, one day, Zen master Shou-shan held up 
his staff to the assembly of his disciples and declared: "Call this a staff and your assert; call 1t not a 
sfaff and you negate. Now, do not assert nor negate, and what would you call it? Speakl Speak!" Gui- 
Xing came out of the assembly, took the staff away from the master, and breaking 1t in two, exclaimed, 


2327 


"What is this?” According to WUu Men Hui-Kai in the Wu-Men-Kuan, call it a short staff and youTre 
entangled. Dont call it a short staff and you I1gnore the fact. You cannot use words. You cannot use 
words. Speak quickly! Speak quickly! To those who are used to dealing with abstractions and high 
subJects this may appear to be quite a trivial matter, for what have they, deep learned philosophers, to 
do with an insignificant piece of bamboo? How does 1t concern those scholars who are absorbed 1n 
deep meditation, whether 1t 1s called a bamboo stick or not, whether 1t is broken, or thrown on the 
floor? But to Zen practitioners this declaration by Zen master Shou-shan 1s meaningful. Let us really 
realize the state of his mind in which he proposed this question, and we have atfained our first entrance 
1nto the realm of Zen. At that time, Zen practitioners will see that 1t goes without saying that this stick 
thus brought forward can be any one of myriadsof things existing 1n this world of particulars. In this 
sck we find all possible existences and also all our possible experiences concentrated. When we 
know it, this homely piece of bamboo, we know the whole story 1n a most thoroughgoing manner. 
Holding 1t1n our hand, we hold the whole universe. Whatever statement we make about 1t 1s also made 
of everything else. As the Avatamsaka philosophy teaches: “The One embraces All, and All 1s merged 
1n the One. The One 1s All, and All 1s the One. The One pervades All, and All 1s in the One. This 1s so 
with every obJect, with every existence." But, Zen practitioners should always remember that here 1s 
no pantheism, nor the the theory of identity. Its clear and simple like this: No One no All, no All no 
One. To speak In the abstract, which perhaps will be more acceptable to most people, the idea 1s to 
reach a higher affirmation than the logical antithesis of assertion and denial. Ordinarily, we dare not go 
beyond an antithesis Just because we Imagine we cannot. Logic has so Intimidated us that we shrink 
and shiver whenever 1fs name 1s mentioned. The mind made to work, ever since the awakening of the 
1ntellect, under the strictest discipline of logical dualism, refuses to shake off 1ts Imaginary cangue. Ït 
has never occured to us that 1t 1s possible for us to escape this self-imposed Intellectual limitation. 
Indeed, unless we break through the antithesis of "yes”" and "no” we can never hope to live a real life 
of freedom. And the soul has always been crying for 1t, forgetting that 1t 1s not after all so very difficult 
to reach a higher form of affirmation, where no contradicting distinctions obtain between negation and 
assertion. It is due to Zen that this higher form of affIrmation has finally been reached by means of a 
stick of bamboo in the hand of a Zen master. 


DCCXCVI.Thủ Trác Trường Linh: Mấy Ông Là Mấy Ông, Còn Đơn Hà Đã Luôn Mãi Mãi Là Đơn 
Hà!—Shou-che Chang-ling: You Are You, While Tan Hsia Has Been Forever Tan Hsia! 
Thiền Sư Thủ Trác Trường Linh Thiên Ninh, tên của một vị Thiển sư Trung Hoa, thuộc phái Hoàng 
Long, tông Lâm Tế vào thời nhà Tống (960-1279). Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết 
về vị Thiển sư này; chúng ta chỉ biết Thiển sư Thủ Trác Trường Linh, đệ tử nối pháp của Thiển sư Duy 
Thanh. Sư xuất gia lúc còn trẻ tuổi. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên XIX, có một vị Tăng hỏi Thiền sư 
Thủ Trác Trường Linh: "Đơn Hà thiêu Phật gỗ, viện chủ vì sao lại rụng lông mày?" Sư đáp: "Con mèo 
biết trèo cây." Vị Tăng thưa: "Biết như thế trọn chẳng như thế." Sư bảo: "Tiếc lấy lông mày." Vị Tăng 
lại hỏi: "Thế nào là việc của kẻ áo nạp?" Sư đáp: "Trời hạn khô giếng dân sầu." Vị Tăng lại hỏi: "Khi 
Phật chưa xuất thế thì thế nào?" Sư đáp: "Tuyệt hào tuyệt ly." Vị Tăng lại hỏi: "Khi Phật xuất thế thì 
thế nào?" Sư đáp: "Lấp hồ bít khe." Vị Tăng lại hỏi: "Xuất thế cùng chưa xuất thế cách nhau bao 
nhiêu?" Sư đáp: "Người bình chẳng nói, nước bình tự nó chẳng chảy." Và rồi nhơn đó, Sư nhắc nhở cho 
đại chúng: "Khi Đơn Hà dừng bước vân du ở chùa Huệ Lâm tại Kinh Đô; gặp lúc tiết đại hàn giá buốt, 
Sư đem một trong những tượng Phật xuống đốt để sưởi ấm cho mình. Vị sư giữ chùa kinh ngạc hỏi: 
'Sao Hòa Thượng dám đốt tượng Phật của chùa?' Đơn Hà đưa gậy bới vào đống tro dáng như tìm kiếm 
vật gì, và trả lời vị Tăng trụ trì: 'Tôi đốt Phật để tìm xá lợi.' Vị sư trụ trì nói: 'Phật gỗ mà xá lợi ở đâu?! 
Đơn Hà bảo: 'Thế sao ông trách tôi? Ông cho tôi xin luôn hai pho tượng kia để sưởi cho đỡ lạnh.' Câu 
chuyện trên đây mặc dầu đáng ngờ về phương diện lịch sử, nhưng nó được truyển tụng và các thiển sư 
đều đồng ý về sự triệt ngộ của thiển sư Đơn Hà đốt tượng Phật. Về sau này, có một vị Tăng hỏi một 


2328 


thiển sư về ý nghĩa Đơn Hà đốt tượng Phật. Vị thiển sư trả lời: Lạnh thì đến lò than bên lửa mà sưởi." 
Vị Tăng lại hỏi: 'Như vậy thì Đơn Hà có tội không?' Vị thiển sư đáp: 'Nóng thì ra rừng trúc cạnh khe 
mà ngồi.' Dầu các thiền sư đều đồng ý về sự triệt ngộ của thiển sư Đơn Hà đốt tượng Phật. Và dầu 
đạo hạnh của Đơn Hà như thế nào trên phương diện thuần túy Thiền, chắc chắn những hành động như 
vậy phải được coi là tối ư phạm thánh đối với hàng Phật tử chúng ta, và hàng Phật tử mộ đạo nên 
tránh xa. Những người chưa thâm ngộ lý Thiền có thể nhân đây làm những chuyện tác tệ hơn, và nhân 
danh Thiển để phạm đủ thứ tội ác. Vì lý do đó, quy luật Thiển rất nghiêm ngặt để phòng tánh cao 
ngạo phải mãi mãi được xả trừ tận gốc, đồng thời tín thủ hạnh nhẫn nhục—Shou-che Chang-ling, 
name of a Chinese Zen master of the Huang-lung branch, Lin-chi Sect, in the Sung dynasty. We do not 
have detailed documents on this Zen Master; however, there exists some 1nformation on him 1n; we 
only know that Shou-che Chang-ling, name of of Chinese Zen master in the eleventh century. He was 
one of the most outstanding disciples of Zen master Wei-ching Ling-yuan Huang-lung. He left home 
and to join the order at early age. According to The Wudeng Huiyuan XIX, one day, a monk asked, 
“Fan-hsia burn up the wooden Buddha, why do you lose your eyebrows?” The Master said, "A cat 
knows how to climb a tree." The monk said, “To know that 1s it, but that 1s not it." The Master said, “To 
feel sorry for the eyebrows." The monk asked, "What 1s the work of a patched robe person?" The 
Master said, "When the drought dries up all the well, people are so sad." The monk asked, "What 1s the 
situaion when the Buddha has not manifested in the world?" The Master said, "Everything 1s 
excellent!" The monk asked, "What 1s the situaton when the Buddha manifests in the world?" The 
Master said, "FIl up the lake and close up the stream." The monk asked, "How far 1s it from Buddha's 
mamifestating and not manifesting in the world?" The Master said, "A stable person does not say a 
word, Just as water 1n a jJar does not spill out by 1tself.” And then he reminded the assembly saying, 
when Tan-Hsia stopped at Hui-lin Monastery in the Capital; 1t was so severely cold that he finally took 
one of the Buddha-images enshrined there and made a fire with 1t in order to warm himself. The 
keeper of the shrine, seeing this, was greatly surprised, asked, 'How dare you burn up my wooden 
Buddha?” Tan-Hsia, who looked as I1f searching for something with hís stick 1n the ashes, I am 
gathering the holy relics in the burnt ashes.' The keeper of the shrine said, 'How could you get relics by 
burning a wooden Buddha?' Tan-hsia retorted, 'If there are no relics to be found 1n 1t, may I have the 
remaining two Buddhas for my fire?' Though one may doubt 1ts historical occurrence, this 1s a notable 
story, and all the Zen masters agree as to the higher spiritual attainment of the Buddha-descrating Tan- 
hsia. Later, a monk asked a master about Tan-hsia's idea of burning a Buddha's statue. The master said, 
"When cold we sit around the hearth with burning fire.' The monk asked, Was he then at fault or not? 
The master said, When hot, we go to the bamboo grove by the stream. Althouph all the Zen masters 
agree as to the higher spiritual attainment of the Buddha-descrating Tan-hsia. An whatever the merit of 
Tan-hsia from the purely Zen point of view, there 1s no doubt that sụch deeds as his are to be regarded 
as highly sacrilegious and to be avoided by all pious Buddhists. Those who have not yet gained a 
thourouegh understanding of Zen may go all lengths to commit every manner of crime and excess, even 
1n the mamner of Zen. For this reason the regulations of the monastery are very rigid that the pride of 
heart may forever depart, and the cup of humility be drunk to the dregs." 


DCCXCVII.Thuần Chân: Thuan Chan 

l1) Chân Tánh— True Nafure 

Chân tánh là giác tánh là tánh giác ngộ sẵn có ở mỗi người, hiểu rõ để dứt bỏ mọi thứ mê muội giả dối. 
Chân tánh là chân như Phật tính hay tâm thể thanh tịnh trong sáng nơi mỗi người. Thiển Sư Thuần 
Chân (2-1101) là Pháp tử đời thứ 12 dòng Thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Ngài thường nhắc nhở đệ tử rằng 
Pháp tánh hay chơn tánh tuyệt đối của vạn hữu là bất biến, bất chuyển và vượt ra ngoài mọi khái niệm 
phân biệt. Hãy nhìn vào tấm kiếng, hình ảnh đến rồi đi, nhưng tánh chiếu vẫn luôn bất sanh bất diệt. 
Theo nhà Thiển, chân tánh ở khắp nơi. Chân Tánh bao quanh mọi vật. Chân Tánh ở bên trong, chân 


2329 


tánh ở bên ngoài. Chúng sinh sanh ra giữa lòng chân tánh. Hơn nữa, cuộc sống của chúng ta và cái 
chân tánh này không bao giờ có thể tách rời. Chân Tánh luôn ở bên chúng ta bất kể là chúng ta ở đâu 
(dầu là lên cõi trời hay xuống cõi địa ngục)—Also called True Nature or Buddha Nature. The 
enlightened mind free from all illusion. The mind as the agent of knowledge, or enlightenment. The 
true nature; the fundamental nature of each individual, 1.e. the Budha-nature. Zen Master Thuan Chan 
was the Dharma heir of the twelfth generation of the Vimitaruci Zen Sect. He always reminded his 
disciples that the dharma-nature or the nature underlying all things, or the true nature of all things 
which 1s Iimmutable, immovable and beyond all concepts and distinctions. Let's look at a mirror, 
1mages come and go, but the reflecting nature 1s always uncreated and undying. According to Zen, the 
true nature of things 1s everywhere. It surrounds everything. Ifs inside and outside of things. We were 
born with this true nature and will pass away with it. Whats more, our lives and this true nature can 
never be separated. It 1s forever with us no matter where we go (heavens or hells). 


2) Thuần Chân: Thân Là Pháp Sanh Diệt, Pháp Tánh Chưa Từng Diệt— The Body Is Born and 
Died, But the Nature oƒ All Things Is Never Gone 
Thiền Sư Thuần Chân (2-1 101) thường nhắc nhở đệ tử rằng Pháp tánh hay chơn tánh tuyệt đối của vạn 
hữu là bất biến, bất chuyển và vượt ra ngoài mọi khái niệm phân biệt. Hãy nhìn vào tấm kiếng, hình 
ảnh đến rồi đi, nhưng tánh chiếu vẫn luôn bất sanh bất diệt. Khoảng niên hiệu Long Phù nguyên niên, 
vào ngày 7 tháng 2, năm 1101, khi sắp thị tịch, đại đệ tử vào thỉnh ích, Sư thuyết bài kệ: 
“Chân tánh thường không tánh, 
Đâu từng có sanh diệt. 
Thân là pháp sanh diệt, 
Pháp tánh chưa từng diệt.” 
(Chân tánh thường vô tánh, Hà tằng hữu sanh diệt. Thân thị sanh diệt pháp, Pháp tánh vị tằng diệt). 
Sau khi nói xong bài kệ, Sư an lành thị tịch. Phụ Quốc Thái Bảo Cao Tối chuẩn bị lễ trà tỳ, gom xá 
lợi, và xây dựng một tháp thờ —He always reminded his disciples that the dharma-nature (thusness, 
true suchness) or the nature underlying all things, or the true nature of all things which 1s Immutable, 
1mmovable and beyond all concepts and distnctions. Let”s look at a mirror, images come and go, but 
the reflecting nature 1s always uncreated and undying. During the first year of the dynasty title of Long 
Phu, on the seventh day of the second month, in II01, when he was about to pass away, his maJor 
disciple, Bon Tĩch, came Into his quarters and asked for Instruction. Thuan Chan spoke a verse: 
““Irue nature, eternally, 1s the nature of emptiness 
There 1s neither birth nor death. 
The body 1s born and died, 
But the nature of all things 1s never gone.” 
After finishing the verse, the master peacefully passed away. Regent and Grand Guardian Cao Toi 
prepared the cremation ceremony, collected his relics and built a stupa to house and worship them. 


DCCXCVIII.Thúc Chỉ Bảo Nghiêm: Phật Là Thân Đất Xương Gỗ, Được Trang Sức Bằng Vàng— 
Tsu-Chih P'ao-yian: Buddha Is One Made 9ƒ Clay and Decorated with Gold 
Thiền sư Thúc Chi Bảo Nghiêm, tên của một vị Thiển sư Trung Hoa. Hiện nay chúng ta không có 
nhiễu tài liệu chỉ tiết về Thiền sư Bảo Nghiêm; tuy nhiên, có một cuộc đối thoại giữa Sư và người đệ 
tử của mình trong Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XV: Một hôm có một vị Tăng hỏi Thiển sư Bảo 
Nghiêm: "Ai là Phật?" Bảo Nghiêm nói: "Thân đất xương gỗ, được trang sức bằng vàng." Những câu 
trả lời mà các vị Thiển sư đưa ra cho loại câu hỏi "Cái gì hoặc ai là Phật," mỗi vị mỗi khác. Tại sao lại 
như vậy? Ít nhất có một lý do là vì các ngài muốn chúng ta vứt bỏ tất cả những rối rắm và chấp trước 
từ bên ngoài trói buộc chúng ta như là ngôn tự, ý tưởng, hay dục vọng, vân vân. Đây cũng là một trong 
những công án thuộc loại giải minh chân lý Thiển bằng những lập trường phủ nhận, hư hóa hay phế 


2330 


bỏ. Với loại công án này, chúng ta thường cáo buộc các Thiên sư là phủ nhận. Nhưng kỳ thật họ chẳng 
phủ nhận øì cả, những gì họ đã làm chỉ nhằm để vạch rõ ra các ảo tưởng của chúng ta cho vô hữu là 
hữu, hữu là vô hữu, vân vân. Tuy nhiên, không có loại công án xác nhận hay phủ nhận nào phải là 
nhất định mà cũng chẳng bất di bất dịch, và cũng không hàm ý rằng chúng hoặc hoàn toàn xác định 
hoặc là hoàn toàn phủ định. Vì loại công án xác định cũng hàm chứa một yếu tố phủ định; và loại 
công án phủ định cũng hàm chứa một yếu tố xác định. Không một công án Thiền nào tuyệt đối là loại 
này hay loại khác. Cái chân lý Thiền mà cả loại minh nhiên xác nhận và mặc nhiên phủ nhận cố lột tả 
vẫn chẳng bị biến cải hay hủy hoại, bất chấp sự dị biệt bên ngoài của cách trình bày—Zen master 
Tsu-Chih Pao-yian, name of a Chinese Zen master. We do not have detailed documents on this Zen 
Master; however, there 1s a dialogue between him and his disciple in The Wudeng Huiyuan, Volume 
XV: One day, a monk asked Zen master P'ao-yian, "Who 1s the Buddha?” P'ao-yian said, "One made of 
clay and decorated with gold." The answers given by Zen masters to the question of "Who or what 1s 
the Buddha?” are full of varieties; and why so? Ône reason at least 1s that they thus desire to free our 
minds from all entanglements and attachments such as words, ideas, desires, etc., which are put up 
agaInst us from the outside. This 1s also one of the koans that 1llustrates Zen-truth through a negating 
approach with nullifying or abrogating expressions. With this type of koan, we usually accuse the Zen 
masters of being negatory. But in fact, they did not negate anything. What they have done 1s fo point 
out our delusions in thinking of the non-exIstent as existent, and the exIstent as non-existent, and so on. 
However, neither the explicit-affirmative nor the Implicit-negative type of Zen expressions 1s definite 
or 1rrevocable and does not imply that they are either wholly affirmative or wholly negative. For the 
affirmative type of koan also contains a negative element, and the negative type an affirmative one. 
No Zen koan 1s absolutely one type or the other. The Zen-Truth that both types try to convey has not 
been modified or mutilated, despite the outward difference of presenfation. 


DCCXCIX. Thúy Nham Khả Chân: Ts 'ui-yen K'o-chên 
1) Chẻ Củi Ngàn Ngày, Nhưng Chỉ Đốt trong Một Ngày!—A Thousand Days Chopping Wood, But 
Burning It AII In a Single Day! 

Một vị Tăng hỏi Thiền Sư Khả Chân Thúy Nham: “Tại sao Tổ Đạt Ma đến từ tây?" Khả Chân nói: 
"Hãy cày cho sâu, mà gieo hạt cạn thôi." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là chỗ chuyển thân của kẻ học?" 
Khả Chân nói: "Một bức tường, một trăm bức tường." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là chỗ kể học được 
trao truyền?" Khả Chân nói: "Chẻ củi ngàn ngày, nhưng chỉ đốt trong một ngày!"——A monk asked, 
"Why did Bodhidharma come from the west?” Ke-chen said, "Plow deeply, plant seeds shallow." The 
monk asked, "What 1s the place where the students body turns?" Ke-chen said, "A single wall, a 
hundred walls." The monk asked, "What 1s the place where the student 1s empowered?” K'e-chen said, 
"A thousand days chopping wood, but burning 1t all in a single day!” 


2) Thúy Nham Khả Chân: Kẻ Bán Muỗng Đã Đi Rồi— The Seller oƒ Spoons and Chopsticks Has 
Already Leƒt! 
Thiển Sư Hồng Anh (1012-1070), một vị Thiển sư Trung Hoa, thuộc phái Hoàng Long, tông Lâm Tế 
vào thời nhà Tống bên Trung Hoa (960-1279). Sư là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Thiền sư 
Khả Chân Thúy Nham. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XII, một hôm, Thiển sư Khả Chân Thúy 
Nham thượng đường, lấy tay chỉ vào ngực mình và hỏi đại chúng: "Văn Thù là thây của bảy vị cổ Phật 
vì sao không thể làm cho cô gái bình thường xuất định được? Trong khi Võng Minh Bồ Tát từ phương 
dưới đến, lại có thể làm cho cô gái xuất định, tại sao?" Trong chúng không ai đáp được. Ngay lúc ấy, 
Hồng Anh bước ra, lấy tay vỗ nhẹ vào đầu gối rồi bỏ đi. Thiền sư Khả Chân Thúy Nham liễn cười và 
nói: "Kẻ bán muỗng đũa đã đi rồi!"——Name of a Chinese Zen master of the Huang-lung branch, Lin- 
chi Sect in the Sung Dynasty in China. He was one of the most outstanding disciples of Zen master 
Tsui-yen-K'o-chên. According to The Wudeng Huiyuan, Volume XI, one day, Zen master Tsui-yen- 


2331 


Kio-chên entered the hall, pointed at his own chest and asked the monks, "ManJusri was the master of 
seven ancient Buddhas, why could he not cause Just an ordinary girl to exit her samadhi? While 
Bodhisattva with the shining net (Jaliniprabha-Bodhisattva (skt) who came from the 'Below Region 
could, why?” No one in the assembly could answer his question. At that time, Hung-Y1ng stepped out, 
patted on his knee with his hand and left the hall. Zen master Tsui-yen-K'o-chên laughed and said, 
“The seller of spoons and chopsticks has already left!" 


3) Thúy Nham Khả Chân: Mấy Ông Có Thể Quét Được Bao Nhiêu Lá Trong Số Những Lá Rụng 

Năm Này?— Among the Falling Leaves Thỉs Year, How Many Leaves Can You Sweep Ủp? 
Một hôm, Thiền Sư Khả Chân Thúy Nham thượng đường thị chúng, dẫn chứng một đoạn của Thiển Sư 
Long Nha: "Học Đạo cũng giống như dùi gỗ lấy lửa. Mấy ông không thể nào dừng lại khi thấy khói. 
Mấy ông phải tiếp tục dùi cho đến khi lửa cháy lên. Đó là lúc mấy ông đạt được mục đích của mình." 
Sau đó Thiển sư Khả Chân lại dẫn chứng một đoạn của Thiển sư Thần Định (?), nói rằng: "Học Đạo 
dễ dàng hơn dùi gỗ lấy lửa, vì ngay khi thấy khói là mấy ông có thể dừng. Trước khi ngọn lửa phát lên 
là mấy ông đã bị nó đốt từ đầu đến chân rồi." Đoạn Thiển sư Khả Chân nói: "Từ quan điểm 'đốn ngộ', 
câu nói của Long Nha dừng lại nửa vời. Từ quan điểm tiệm ngộ', thì câu nói của Thần Định vẫn còn 
thiếu sự chứng nghiệm. Vậy thì làm sao để giải quyết vấn đề này đây? Này chư Tăng! Năm nay lá 
rụng nhiều. Mấy ông có thể quét được bao nhiêu lá trong số những lá rụng này?"—One day, K'e-chen 
entered the hall and addressed the congregation, quoted a passage by Zen master Lung-ya, saying, 
"Studying the Way 1s like making fire with a dril. You cant stop when you see smoke. You must keep 
at 1t until there are flames. Then youve reached your goal.” Ke-chen then quoted Zen master 
Shending, who said, "Studying the Way 1s easier than drilling for fire, for as soon as you see smoke 
you can quit. before the flames arise 1t has already burned you from head to foot." The Zen master 
Ke-chen said, "From the 'sudden enlightenment' point of view, Lung-ya's statement stops halfway. 
From the 'sgradual enlightenment' point of view, Shending's statement still lacks realization. How would 
you deal with this question? Monks! This year many leaves have fallen. How many of them can you 
sweep up?" 


4) Thúy Nham Khả Chân: Người Tù Xiêng Trói Bị Kết Án!—A Manacled Prisoner Is Accused! 

Về sau này khi Thiển Sư Khả Chân Thúy Nham đến làm trụ trì ở Thúy Nham, một vị Tăng hỏi: "Thế 
nào là Phật?" Khả Chân nói: "Giống như một con đê bằng đất, không khác đất bụi." Vị Tăng lại hỏi: 
"Thế nào là Đạo?" Khả Chân nói: "Hãy đi ra ngoài cửa mà nhìn." Vị Tăng hỏi: "Thế nào là người của 
Đạo?" Khả Chân nói: "Người tù xiểng trói bị kết án!"—Later, when K'e-chen resided as abbot on 
Tsui-yen (Tsui Bluff), a monk asked him, "What 1s Buddha?” K'e-chen said, “The same earthern dam, 
no đifferent dirt." The monk asked, “What 1s the Way?” Ke-chen said, "Go out the door and look." The 
monk asked, "What 1s a person of the Way?" K'e-chen said, "A manacled prisoner 1s accused!” 


5) Thúy Nham Khả Chân Và Sư Phụ Từ Minh— Ts 'i-yen K'o-chên and His Master Tzu-Ming 

Khả Chân Thúy Nham tự phụ mình là đệ tử ruột của Từ Minh, chưa chứng ngộ gì mà cứ tưởng mình là 
thây, nói năng ngông nghênh nên có lần bị một bạn đồng tu là Đồng Thiện lên tiếng cười ông. Ngày 
nọ, Khả Chân và Đồng Thiện đi núi, tiện việc vừa đi vừa đàm đạo. Đồng Thiện lượm một miếng ngói 
đặt trên một tẳng đá mài, chỉ vào đó bảo Khắc Chân: "Nói một câu cho đáng học trò của Từ Minh 
xem nào?" Khả Chân nhìn tới nhìn lui, loanh quanh tìm lời đáp. Đồng Thiện cắt ngang và hét lớn: 
"Đắn đo, chân chờ, đó là hình thức, chưa đến chỗ, mà cũng chưa từng thiết tha câu Thiên lý." Khả 
Chân xấu hổ vội trở về tìm Từ Minh. Từ Minh vừa gặp mặt Khả Chân liền mắng: "Phàm là hành cước 
phải biết luật nhà chùa, mùa an cư tọa hạ chưa hết, có việc gì gấp phải đến đây sớm vậy?" Khả Chân 
khóc lóc kể lại việc vừa qua bị sư huynh Đồng Thiện trách mắng như thế nào nên mới đến tìm gặp 
Hòa Thượng dầu biết đây là trái luật nhà chùa. Từ Minh đột nhiên hỏi: "Thế nào là đại ý Pháp pháp?" 


2332 


Khả Chân đáp: "Không mây vờn đỉnh núi, có nguyệt rụng lòng sông." Từ Minh trừng mắt quát tháo: 
"Tuổi tác như thế kia mà còn mang lấy kiến giải vậy đó thì làm sao thoát ly sanh tử?" Khả Chân khẩn 
cầu thầy chỉ bảo. Từ Minh nói: "Ông muốn gì thì cứ hỏi đi." Khả Chân hỏi: "Thế nào là đại ý Phật 
pháp?" Từ Minh đáp: "Không mây vờn đỉnh núi, có nguyệt rụng lòng sông." Khả Chân vừa nghe xong 
liền đại ngộ chân lý Thiền ngay dưới lời này. Trong trường hợp này, Từ Minh đã cho Khả Chân một 
cái nhìn mới phóng vào sự vật, một cái nhìn hoàn toàn vượt ngoài phạm vi của tình thức. Đúng ra, cái 
nhìn mới này mở ra trong khi Khả Chân đi đến chỗ cùng lý tuyệt tình. Sư đã vượt ra khỏi giới hạn mà 
bấy lâu nay Sư luôn có cảm tưởng như bị trói buộc cơ hồ không sao thoát ra được. Thật vậy, đa số 
hành giả tu Thiển chúng ta đều dừng lại ở giới hạn ấy, chúng ta đã quá dễ dãi để cả quyết rằng chúng 
ta không thể đi xa hơn. Nhưng với sự trợ giúp của một ai đó có được một cái thấy nội tâm chiếu diệu 
hơn phóng qua bức màn điên đảo và mâu thuẫn này, sẽ giúp chúng ta bất thần thấy được. Chính Từ 
Minh đã giúp cho Khắc Chân đập vào bức tường trong tuyệt vọng, và cuối cùng bức tường đổ xuống 
lúc nào không hay, và chính sự giúp đở này của Từ Minh đã giúp mở ra cho Khả Chân một thế giới 
mới lạ làm sao! Những gì từ trước Khắc Chân coi là tầm thường, giờ đây như kết hợp lại nhịp nhàng 
làm sao trong một trật tự mới lạ không ngờ! Thế giới giác quan cũ của Khả Chân mờ nhạt, và được thế 
vào đó một cái gì rất mực mới mẽ. Dường như rõ ràng là Khả Chân vẫn ở trong khung cảnh khách 
quan ấy, nhưng bên trong Khả Chân cảm thấy một cách chủ quan như mình tươi trẻ lại, như mình vừa 
mới tái sanh—K'e-chen (Ka-shin) was quite proud of being one of the most Intimate disciples of the 
master; he was not yet really a master himself, but he thought he was. When he had a talk with Tung- 
shan, another disciple of Tzu-Ming, he was found out and laughed at. One day, they were having a 
walk in the mountain together they discussed Zen. T"ung-shan picked up a piece of a broken tile and 
putting 1t on a flat rock, said, "IÝ you can say a word at this juncture I will grant your really being Tzu- 
Mings disciple." K'e-chen wavered, looked this way and that, trying to make some answer. T"ung-shan 
was 1mpatient, and broke out, "Hesitating and wavering you have not yet penetrated through 1llusion, 
you have never yet even dreamt as to what the true Insipht of Zen 1s." Ke-chen was thoroughly 
ashamed of himself. He at once returned to see the master, who severely reproached him, saying that 
he came before the termination of the summer session, which was against the regulations. Full of tears, 
he explained how he was taken to task by his fellow-monk, Trung-shan, and that 1t was the reason why 
he was here even against the monastery rules. The master abruptly asked him, "What 1s the 
fundamental principle of Buddhism?” K'e-chen replied, "No clouds are gathering over the mountain 
peaks, and how serenely the moon 1s reflected on the waves." The masters eyes flashed with 
1ndignation, and he thundered: "Shame on you! To have such a view for an old-season man like youl 
How can you expect to be delivered from birth-and-death?" Ke-chen earnestly Iimplored to be 
1nstructed. Tzu-Ming said, "You go ahead to ask me." Thereupon he repeated the masters Íirst 
question, "What 1s the fundamenrtal principle of Buddhism?" The master roared: "No clouds are 
gathering over the mountain peaks, and how serenely the moon 1s reflected on the wavesl" 'This 
opened K'e-chen's eye and he awakened to the truth of Zen. In this case, Tzu-Ming dịd give K'e-chen a 
new point of view of looking at things, whiích 1s altogether beyond our ordinary sphere of 
consciousness. Rather, this new viewpoint 1s gained when K'e-chen reaches the ulimate limits of our 
understanding, within which he thinks he 1s always bound and unable to break through. As a matter of 
fact, most Zen practiioners stop at these limits and are easily persuaded that they cannot go any 
further. But with the help of someone whose mental vision 1s able to penetrate this veil of contrasts and 
confradictions will help us gain 1t abruptly. Tzu-Ming himself helps Ke-chen to beat the wall in utter 
desparr, and this help unexpectedly gives way and opens an entirely new world for Ka-shin. Things 
hitherto K'e-chen regarded as ordinary, are now arranged in quife a new order scheme. Ke-chen's old 
world of the senses has vanished, and something entirely new has come to take 1s place. It seems to be 
that Ke-chen 1s clearly still in the same obJective surrounds, but subJectively he 1s reJuvenated, he 1s 
born again. 


2333 


6)_ Thúy Nham Khả Chân: Thủ Trượng Chuyển Trượng!— Hold the Stafƒ and Shake It! 

Hôm khác, Thiển Sư Khả Chân Thúy Nham thượng đường thị chúng: "Có những người can đảm không 
sợ chuyện sống chết. Có những người thợ săn can đẩm đi vào rừng núi, không để ý đến cọp dữ. Có 
những ngư phủ không sợ rồng và thủy xà. Còn các Thiển Tăng thì can đảm về cái gì?" Nói xong Khả 
Chân đưa cây gậy lên và nói tiếp: "Đây là cây gậy. Nếu mấy ông có thể cầm chắc và quơ nó, thì hàng 
vạn thế giới cùng chuyển một lúc. Nếu mấy ông không thể cầm chắc và quơ nó, thì Văn Thù chỉ là 
Văn Thù và sự rơi rớt của tự ngã cũng chỉ là sự rơi rớt của tự ngã, thế thôi!"——Another day, K'e-chen 
entered the hall and addressed the congregation, saying, "There are brave people who did not fear life 
and death. There are many courageous hunters who enter the mounftains, unmindful of ferocious tIøers. 
There are brave fishermen who never fear water snakes and dragons. What 1s 1t that Zen monks are 
courageous abouft?" K'e-chen then raised his staff and said, ”“This 1s the staff. If you can raiIse 1t, hold it, 
and shake 1t, then the ten thousand worlds all move in the same momernt. If you cant raise 1t, hold 1t, 
and shake it, then for you ManJusri 1s Just ManJjusri and 'droping the self 1s Just 'droping the self.' That's 
1T." 


DCCC. Thúy Nham Linh Nham: Ts 'ui-yen Ling Yen 

1) Đại Chúng Đang Cười Ông Đấy!— The Assembly Is Laughing At You! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền sư Linh Nham 
Thúy Nham (sống vào thế kỷ thứ IX và thứ X): "Phàm có lời lẽ nơi nơi đều là ô nhiễm. Vậy thì cái gì 
là chân lý tối thượng?" Thúy Nham nói: "Phàm có lời lẽ nơi nơi đều là ô nhiễm." Vị Tăng hỏi: "Cái 
chỗ không có ô nhiễm là cái gì?" Thúy Nham nói: "Đại chúng đang cười ông đấy."—According to The 
Records of the Transmission of the Lamp, Volume XVIII, one day, a monk asked, ”“There are words 
and phrases everywhere and all of it 1s polluted. What 1s the higher truth?” Ts°ui-Yen said, "There are 
words and phrases everywhere and all of 1t 1s polluted." The monk said, "“What 1s the place where there 
are none?" Ts°ui-Yen said, "The assembly 1s laughing at you." 


2) Thúy Nham: Đừng Nói Với Người Khác Là Thúy Nham Lanh Lợi! —Don t Tell People That 
Ts "ui-yen Is Clever! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền sư Linh Nham 
Thúy Nham (sống vào thế kỷ thứ IX và thứ X): "Không dùng một chữ, con thỉnh sư nói." Thúy Nham 
nói: "Vừa đi vừa thẹn vào trà đường đấy!" Vị Tăng hỏi tiếp Thiển sư Linh Nham Thúy Nham: "Quốc 
Sư Huệ Trung ba lần gọi thị giả là ý gì?" Thúy Nham nói: "Xem thường xem trọng người ta để làm 
gì?" Hôm khác, có một vị Tăng hỏi Thiển sư Linh Nham Thúy Nham: "Không lựa phàm thánh, làm 
sao Thầy chỉ ra cái đại dụng?" Thúy Nham nói: "Đừng nói với người khác là Thúy Nham lanh lợi."— 
According to The Records of the Transmission of the Lamp, Volume XYVIII, one day, a monk said, 
"Without words, I ask the master to speak." Ts°ui-Yen said, "Go 1n shame to the tea hall!" The monk 
confinued to ask, "What 1s the meaning of the National Teachers three calls to his attendant?” 'Ts”ui- 
Yen said, "What point 1s there 1n looking up or down at other people?” Ôn another day, a monk asked, 
"Without resorting to the sacred or mundane, how do you reveal the great function?" 'Ts°ui-Yen said, 
"Dont tell people that m clever." 


3) Thúy Nham Mi Mao— Ts ui Yen's Eyebrows 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, nhân ngày hạ mạt, Thúy Nham nói với Tăng chúng: 
“Từ đầu mùa an cư đến nay, tôi vì chư huynh đệ nói khá nhiều. Coi thử lông mi của tôi còn không?” 
Thiên sư Bảo Phước, bạn đồng môn của Thúy Nham, có mặt lúc ấy, nói: "Làm giặc hỏng nhân tâm." 
Trong khi thiển sư Trường Khánh thì nói: "Mọc nhiều." Còn Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949) thì 
quát lớn: "Quan!" Thí dụ thứ 8 của Bích Nham Lục cho chúng ta hiểu về tâm của ngài Thúy Nham 


2334 


nhiều hơn là qua những dữ kiện lịch sử về cuộc đời của ngài. Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, 
chỉ trong một chữ nếu hiểu thì thọ dụng được trên đường tu như rồng được nước, như cọp tựa núi. Nếu 
không hiểu thì tục đế sẽ lướt thắng, như đê đực chạm rào, như kẻ ngu ôm cây đợi thỏ. Có khi chỉ một 
câu như sư tử ngôi xốm; có khi một câu như Bảo Kiếm Kim Cang Vương; có khi một câu ngôi cắt đứt 
đầu lưỡi trong thiên hạ; có một câu mà theo mòi đuổi sóng. Nếu là trên đường thọ dụng thì gặp tri âm, 
cơ nghi riêng, biết lỗi lầm, cùng nhau chứng minh. Nếu là tục đế lướt thắng, đủ một con mắt, khả dĩ 
ngôi dứt mười phương, vách đá ngàn nhẫn. Vì thế nói đại dụng hiện tiền chẳng còn phép tắc. Có khi 
đem một cọng cỏ làm thân vàng trượng sáu; có khi đem thân vàng trượng sáu làm cọng cỏ. Hãy nói 
bằng vào đạo lý nào? Lại rõ biết chăng? Thử cử ra xem? Cổ nhân có sớm tham chiều thỉnh, Thúy 
Nham đến cuối hạ lại dạy chúng thế ấy, quả là cao tuyệt, quả là rung trời động đất. Cả đại tạng kinh 
năm ngàn bốn mươi tám quyển chẳng khỏi nói tâm nói tánh, nói đốn nói tiệm, lại có chỉ tiết nầy 
chăng? Tất cả chỉ là cơ hội, mà Thúy Nham thật là xuất chúng. Xem ngài nói thế, thử nói xem ý ngài 
rơi tại chỗ nào? Hành giả tu thiển đời sau phải thấy cổ nhân tuy nói thế, ý quyết không ở trong ấy. 
Cần phải chính chắn tự tham cứu mới được. Qua thí dụ nầy Thúy Nham muốn nhắc lại truyền thuyết 
cho rằng người nào giẳng sai giáo pháp của Phật sẽ rụng hết lông mày. Trong suốt mùa an cư kiết hạ, 
tuy Thúy Nham giảng nói nhiều cho chư huynh đệ nhưng không một lời nói năng nào giải thích được 
đạo pháp là gì, vậy có lẽ lông mi của sư đã rụng hết rồi. Đây là một lối nhấn mạnh Thiển không ăn 
nhập gì với kinh điển vậy——At the end of the summer retreat Zen Master Tsui Yen said to his 
assembly, "All summer long ['ve been talking to you, brothers; look and see 1f my eyebrows are still 
there." Pao-fu said, “The thiefs heart 1s cowardly." Chang Chng said, "Grown." Yun-men said, "A 
barrier." Example 8 of the Pi-Yen-Lu which allows us to learn more about the mind of Tsui Yen's than 
from all historical data concerning his life and significance. According to Yuan-Wu ín the Pi-Yen-Lu, 
1n just one word, 1Ÿ you understand, you can make use of it on the path of cultivation, like a dragon 
reaching the water, like a tiger in the mountain. If you dont understand, then the worldly truth will 
prevail, and you wIll be like a ram caught in a fence, like a fool watching over a stump waiting for a 
rabbit. Sometimes a single phrase 1s like a lion crouching on the ground; sometimes a phrase 1s like the 
Diamond King's Jewel sword. Sometimes a phrase cuts off the tongue of everyone on earth, and 
sometimes a phrase follows the waves and pursues the currents. 1ƒ you make use of it on the road, 
when you meet with a man of knowledge you distinguish whafs appropriate to the occasion, you know 
whafs right and whafs wrong and together you witness each others 1llumination. Where the worldly 
truth prevails, one who has single eye can cut off everything in the ten directions and stand like a mile 
hịph wall. Therefore, 1t 1s said, "When the great function appears 1t does not keep to any fixed 
standards." Sometimes we take a blade of grass and use 1t as the sixteen foot golden body of Buddha; 
sometimes we take the sixteen foot golden body and use it as a blade of grass. But tell me, what 
pñnciple does this depend upon? Do you really know? To test, I cite this; lookl The Ancients had 
morning study and evening Iinqurry, at the end of summer retreat Tsui-yen turned around and spoke to 
his assembly like this, and he was undeniably solitary and steep, nothing could stop hìm from startling 
the heaven and shaking the earth. But tell me, in the whole great treasury of teachings, in the five 
thousand and forty-eight volumes of the canon, whether they talk of mind or nature, whether they 
preach the sudden or the gradual, has there ever been this happening? TheyTe all this kind of occasion, 
but among them Ts'ui-yen 1s outstanding. Look at the way he talks; tell me, where 1s his true meaning? 
Future Zen practitioners should be very careful, although ancient virtues spoke like that, their meaning 
1s definitely not here. This example refers to the tradition that when a man makes false statements 
concerning the Dharma of Buddhism he will lose all the harr on his face. As Ts°ui-Yen gave many 
sermons during the summer retreat for the edification of his pupils, while no amount of talk can ever 
explain what the truth 1s, his eyebrows and beard might perhaps by this time have disappeared 
altogether. This is a way of emphasis of no connection between Zen and Sutras. 


2335 


4) Thúy Nham: Ông Xuất Gia Đi Hành Cước Mà Không Biết Lễ Bái À?— You've Lẹft Home to Go 

on a Pilgrunage But You Sttlll Don 't Kuow How ío Bow?2 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền sư Linh Nham 
Thúy Nham (sống vào thế kỷ thứ IX và thứ X): "Khi mà sự diệu dụng của ngôn cú không thể nương 
nổi chuyện trong tông thừa, thì làm sao đây?" Thúy Nham nói: "Hãy lễ bái đi." Vị Tăng nói: "Con 
không hội." Thúy Nham nói: "Ông là người xuất gia đi hành cước mà không biết lễ bái à?"— 
According to The Records of the Transmission of the Lamp, Volume XVII, one day, a monk asked, 
"When all of the words and phrases of the mysterious functionare exhausted but the central matter of 
our school's great vehicle 1s not understood, then what?”" Ts°ui-Yen said, "Bow." The monk said, "I 
dont understand." Ts°ui-Yen said, "Youve left home to go on a pilgrimage but you still dont know 
how to bow?” 


5) Thúy Nham: Thị Đồ— Teaches His Followers 
Trong những năm cuối đời, Thiển sư Linh Nham Thúy Nham (sống vào thế kỷ thứ IX và thứ X) được 
thỉnh về trụ và dạy Thiền ở tự viện Long Sách ở Hàng Châu. Sư thị tịch tại đó. Khi Thiền Sư Khả 
Chân Thúy Nham sắp thị tịch, Sư hết sức đau đớn và lăn lộn trên chiếc chiếu cỏ trải trên mặt đất. Vị 
thị giả Cát chứng kiến cảnh đau lòng này, rớt nước mắt nói với Sư: "Trong khi còn mạnh khỏe, Hòa 
Thượng nói đủ thứ xúc phạm đến Phật, đến Tổ; và bây giờ chúng ta thấy gì đây?" Thúy Nham Chân 
đăm đăm nhìn vị thị giả một hồi rồi mắng: "Ông cũng ăn nói như thế à?" Thiển sư bèn ngồi dậy, lấy 
lại tư thế kiết già, và, ra lệnh cho thị giả thắp hương, lặng lẽ thị tịch. Sau đây là bài kệ mà Tuyết Đậu 
tụng về Thúy Nham trong thí dụ thứ tám của Bích Nham Lục: 
"Thúy Nham thị đồ 

Thiên cổ vô đối, 

Quan tự tương thù 

Thất tiền tạo tội. 

Lo đảo Bảo Phước 

Ức dương nan đắc, 

Lao lao Thúy Nham 

Phân minh thị tặc. 

Bạch khuê vô điếm 

Thùy biện chơn giả, 

Trường Khánh tương ám 

Mi mao sanh đã." 
(Thúy Nham dạy chúng, ngàn xưa không đối, chữ 'Quan' đáp nhau, mất tiền tạo tội. Bảo Phước gian 
nan, đè nâng khó được, Thúy Nham nói nhiễu, rõ ràng là cướp. Bạch khuê không tỳ, ai biện chơn giả, 
Tường Khánh hiểu nhau, lông mày sanh vậy)—During his final years Ts`ui-Yen was invited to reside 
and teach In the Longce Temple in Hangzhou. There he passed away. When K'e Chên, of Tsui-yên, 
was at the point of death, he suffered terribly, rolling on the straw matting which was spread over the 
ground. Chê the attendant was In tears as a wltness of this agonizing scene and said to the master, 
"While yet strong, you made all kinds of defamatory remarks on the Buddha, on the Ancesfors; and 
what do we see now?” The master gazed for a while at the attendant and scolded, "You too make this 
remark?" He now got up, and assumed a cross-legsged posture, and, ordering the attendant to burn 
1ncense, quietly gave up the ghost. The following 1s the verse which Hsueh-tou recited about T”sui-yen 
1n example § of the Pi-Yen-Lu: 

“ƑƑ'sui-yen teaches the followers; 

For a thousand ages, there 1s no reply. 

The word 'barrier'` answers him back; 

He loses his money and suffers punishmert. 


2336 


Decrepit old Pao-fu 

Censure or praise are impossible to apply. 
Talkative T'sui-yen 

1s clearly a thief. 

The clear jewel has no flaws; 

Who can distinguish true from false? 
Chang-ch1ng knows him well; 

His eyebrows are ørown.” 


DCCCI. Thúy Vì Vô Học: Ts'ui-wei Wu-hsueh 

1) Câu Chuyện Đan Hà Đốt Phật Gỗ— The Story “T'an He Burns a Wooden Buddha ” 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một lần nọ khi ông ghé lại một thiển viện, vì trời lạnh nên ông lấy 
pho tượng Phật trên chánh điện xuống đốt để sưởi ấm. Sư trụ trì trách ông bất kính với một pho tượng 
thiêng liêng, thì ông trả lời rằng ông đốt để lấy xá lợi, vị sư tưởng ông ngờ nghệch, bèn cười mà hỏi 
vặn lại: "Ông làm sao tìm được xá lợi trong pho tượng gỗ?" Đan Hà bèn cười to mà rằng: “thế sao sư 
lại trách ta đốt gỗ?” Câu chuyện Thầy Sư là Thiền sư Đan Hà đốt tượng Phật gỗ để sưởi ấm đã rất nổi 
tiếng thời đó, vì vậy nhơn sư cúng dường La Hán, có vị Tăng quan sát và đến gần thách thức Sư, hỏi: 
“Không phải Hòa Thượng là đệ tử của Thiền sư Đơn Hà, người nổi tiếng đã đốt tượng Phật gỗ hay 
sao? Hòa Thượng vì sao cúng dường La Hán?” Sư bảo: “Đốt cũng chẳng đốt đến, cúng dường cũng 
một bể cúng dường.” Tăng lại hỏi: “Cúng dường La Hán có đến chăng?” Sư bảo: “Ngươi mỗi ngày 
ngươi có ăn cơm chăng?” Vị Tăng không đáp được. Sư bảo: “Chẳng có bao nhiêu người khôn.”— 
According to the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XIV, on one occasion when 
Tan Hsia wandered around the country, once he spent the night in a Zen temple. It was so cold outside, 
so he took a wooden buddha statue off the shrine to make a fire to warm himself. The abbot (temple 
priest) told him that as a monk, he should pay respect to the sacred statue. Tan Hsia said, “If you say 
so, I will get the Buddha”s relics out of the ashes and give them back to you." The abbot laughed 
thinking that this 1s a dull monk. He told Tan Hsia, “How can you expect to find Buddhaˆs relics in 
wood?” Tan-Hsia burst out laughing and replied,”Why are you bearing me then for burning the wood?” 
The story of his master burning wooden Buddhas in order to keep warm had been very famous at the 
time, so when Shui-Weli was making offerings to the sacred images, a monk who observed him and 
came forward and challenged him, asking: “Were you not a disciple of Zen master T?an-hsia who 1s 
known for burning the wooden Buddha? Why then, Master, do you make offerings to the wooden 
statues?” Shui-Wel said: “Because they won't burn. But 1ƒ you want to make them an offering they'lI 
let you do so.” The monk asked: “If you make an offering to the sacred figures will they come or not?” 
Shui-W@ei said: “Do you eat every day or not?” The monk didn”t answer. Shui-Wel said: “There aren”t 
many clever ones (1fs difficult to find ones with intelligence).” 


2) Thúy Vi: Cúng Dường La Hán— Making Oƒfferings to the Sacred Images oƒ Arhafs 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, câu chuyện Thầy của Thiển Sư Thúy Vi Vô Học đốt 
tượng Phật gỗ để sưởi ấm đã rất nổi tiếng thời đó, vì vậy nhơn sư cúng dường La Hán, có vị Tăng quan 
sát và đến gần thách thức Sư, hỏi: “Không phải Hòa Thượng là đệ tử của Thiển sư Đơn Hà, người nổi 
tiếng đã đốt tượng Phật gỗ hay sao? Hòa Thượng vì sao cúng dường La Hán?” Sư bảo: “Đốt cũng 
chẳng đốt đến, cúng dường cũng một bề cúng dường.” Tăng lại hỏi: “Cúng dường La Hán có đến 
chăng?” Sư bảo: “Ngươi mỗi ngày ngươi có ăn cơm chăng?” Vị Tăng không đáp được. Sư bảo: “Chẳng 
có bao nhiêu người khôn.”——According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng- 
Lu), Volume XIV, the story of his master burning wooden Buddhas in order to keep warm had been 
very famous at the time, so when Shui-Wel was making offerings to the sacred images, a monk who 
observed him and came forward and challenged him, asking: “Were you not a disciple of Zen master 


2337 


Tan-hsia who 1s known for burning the wooden Buddha? Why then, Master, do you make offerings to 
the wooden sfatues?” Shui-Wel said: “Because they won't burn. But 1Ÿ you want to make them an 
offering they'll let you do so.” The monk asked: “If you make an offering to the sacred figures will 
they come or not?” Shui-Wel said: “Do you eat every day or not?” The monk didnˆt answer. Shui-Wel 
said: “There aren”t many clever ones (1s difficult to find ones with intelligence).” 


3) Thúy Vi: Đừng Có Xao Lãng Việc Này!— Don t Neglect It! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, trong một dịp, có một vị Tăng khác đến gặp Thiền Sư 
Thúy Vi Vô Học trong khi Sư đang đi tản bộ trong vườn và đặt cùng một câu hỏi: "Ý nghĩa của việc 
Tổ Bỏ Đề Đạt Ma từ Tây sang?" Thúy Vi dừng lại không nói. Vị Tăng lại tiếp: "Xin Thầy chỉ dạy." 
Thúy Vi hỏi: "Ông có cần sự giúp đỡ thứ nhì hay không?" Nói xong Thúy Vi tiếp tục đi, và nói vói qua 
vai vị Tăng: "Đừng có xao lãng việc này."——According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XIV, on one occasion, another monk came up to Shui-Wel as he was 
walking in the garden and posed the same question, "What is the meaning of Bodhidharmas coming 
from the wes(?” Shui-Wei paused in his walking without speaking. The monk continued, "Please 
1nstruct me." "Do you need a second helping?" Shui-Weli asked. Then he continued his walk, saying 
over his shoulders, "Donlt neglect 1t." 


4) Thúy Vi: Kẻ Vô Học— The Uneducated 

Tên của Thúy Vi Vô Học được nhắc tới trong thí dụ thứ 20 của Bích Nham Lục. Ngoài ra, có một vài 
chỉ tiết lý thú về vị Thiển sư này trong Truyền Đăng Lục, quyển XIV: Thiền Sư Vô Học Thúy Vi là đệ 
tử và là người nối pháp của Thiển Sư Đơn Hà, là thầy của thiển sư Đầu Tử Đại Đồng. Người ta biết 
rất ít về Thúy Vi, trừ việc ông noi theo thầy mình có một thái độ rất tự do đối với những quy ước và 
coi nhẹ sự hiểu biết nơi sách vở, do đó có biệt hiệu là Vô Học, kẻ Vô Học. Ông có năm người kế vị 
Pháp, trong đó người được biết tới nhiều nhất là Đầu Tử, một trong những đại thiển sư Trung Hoa—— 
Chinese Zen master in the ninth century. We encounter Tsui-wei in example 20 of the Pi-Yen-Lu. 
Besides, there 1s some 1nteresting information on him in The Records of the Transmission of the Lamp 
(Chˆuan-Teng-Lu), Volume XIV: Zen Master Wu-Xue-Shui-Wel was a đdisciple and đdharma successor 
of Zen master T”an-Xia, and master of T'ou-tzu Ta-tung. Little 1s known of Tslui-wel, other than that 
like his master Tan-hsia, he was a personage free from the fetters of convention and abhorred 
scholarly knowledge. Ôn this account he was also known as Wu-hsueh, 'the Uneducated.' He had five 
dharma successors, of whom especially TPou-tzu became known as one of the great Chinese Zen 
maSf€Ts. 


3) Thúy Vi: Lãnh Hội Giáo Pháp Của Chư Phật! —Comprehension doƒ the Teaching oƒ All 
Buddhas! 

Trong buổi gặp gỡ đầu tiên với Thiển Sư Đơn Hà, Thúy Vi hỏi: “Thế nào là thấy chư Phật?” Đơn Hà 
quở: “Thật tự đáng thương, cần thiết cầm khăn lau làm gì?” Sư lùi ba bước. Đơn Hà bảo: “Lầm!” Sư 
tiến tới ba bước. Đơn Hà lại bảo: “Lâm! Lâm!” Sư giở một chân lên, xoay thân một vòng, đi ra. Đơn 
Hà bảo: “Được tức được, cô phụ chư Phật khác.” Sư do đây lãnh hội ý chỉ, về trụ núi Thúy VI tại 
Chung Nam Sơn—Shui-Wei asked Tan-He: “What ¡is the teaching of all Buddhas?” T”an-He 
exclaimed: “Fortunately, life 1s fundamentally wonderful. Why do you need to take up a cleaning cloth 
and broom?” Wu-Xue retreated three steps. T”an-He said: “Wrong.” Wu-Xue again came forward. 
Tan-He said: “Wrong! Wrong!” Wu-Xue then lifted one foot 1nto the air, spun 1n a circle and went out. 
Tan-He said: “Such an answer! It”s turning oneˆs back on all the Buddhas.” Upon hearing these words, 
Wu-Xue attained great enlightenment. 


2338 


6) Mật Chỉ Từ Ấn Độ Qua— The Essenfial Meaning oƒ the Ftrst Patriarch Coming From the West 
Một hôm, sư đi trong pháp đường, Đại Đồng tiến đến mặt Thiển sư Thúy Vi Vô Học trước lễ, thưa: 
“Mật chỉ từ Ấn Độ qua, Hòa Thượng dạy người thế nào?” Sư dừng bước một chút. Đại Đồng lại thưa: 
“Xin thầy chỉ dạy.” Sư bảo: “Lại cần cái bầu nước nhỏ thứ hai sao?” Đại Đồng tạ lễ lui ra. Sư bảo: 
“Chớ lấp gốc.” Đại Đồng thưa: “Thời tiết đến, gốc mầm tự sanh.”—One day, Zen master Shui-Wei 
was walking in the Dharma haill. T”ou-Tzi walked up In front of him, bowed to hìm and said: “The 
essential meaning of the FIrst Patriarch coming from the west, how does the master demonstrate this to 
people?” The master stopped walking and stood there. T”ou-Tzi said: “Please demonstrate 1t, Master.” 
Shui-Wei said: “Do you want another adle full of polluted water?” T”ou-Tz¡ then bowed In thanks. 
Shui-Wei said: “Don”t make matters worse.” Tou-TzI said: “Is the season when weeds grow 
everywhere.” 


7) Nay Ông Có Thể Thấy Ta, Vậy Ta Có Sở Đắc Gì?—Now You Can See Me, What Is the Result? 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, khi Thiển sư Đại Đồng đến hỏi Thiền Sư Thúy Vi Vô 
Học: “Không biết Nhị Tổ mới thấy Tổ Đạt Ma có sở đắc gì?” Sư bảo: “Nay ngươi thấy ta lại có sở đắc 
gì?” Đại Đồng đốn ngộ huyền chỉ—According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Chˆuan-Teng-Lu), Volume XIV, when Shui-Wel was abbot of a temple, T”ou-Tz1 Y1-Qing said to hìm: 
“Ƒm not clear about what resulted when the Second Patriarch first saw Bodhidharma.” Zen master 
Shui-Wei said: “Right now you can see me. What is the result?” At that moment T”ou-Tzi suddenly 
awakened to the profound mystery. 


8) Thúy Vi: Ở Đó Có Tre Cao, Nhưng Ở Đây Có Tre Thấp!— There's a Tall Bamboo, But Here's a 
Short One! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, trong một dịp, một Thanh Bình hỏi Thiền Sư Thúy Vi 
Vô Học một câu hỏi truyền thống: "Tại sao Sơ Tổ từ Thiên Trúc sang?" Thúy Vi nhìn quanh rồi nói 
khẻ: "Đợi cho đến khi không có ai quanh đây rồi lão Tăng sẽ nói cho ông biết." Một lúc sau, Thanh 
Bình thấy Thúy Vi ở trong vườn một mình, nên lại tiến tới gần và nói: "Bây giờ chỉ có Hòa Thượng và 
con, xin Hòa Thượng hãy nói cho con biết: tại sao Sơ Tổ từ Tây sang?" Không nói gì cả, Thúy Vi vẫy 
tay chỉ bụi tre gần đó. Thanh Bình nhìn bụi tre, rồi quay lại nói với Thúy Vi: "Rất tiếc! Con chẳng 
hội." Thúy Vi bảo: "Nhìn kìa! Ở đó có tre cao và ở đây có tre thấp." Việc này khiến Thanh Bình giác 
ngộ—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XIV, on 
one occasion, T'sing-ping asked Shui-Wel the traditional question: "Why did the First Patriarch come 
from India?" Shui-Wei looked about and then said, softly, "Wait until no one else 1s around and TTII 
answer your question then.” Sometime later, T'sing-ping saw Shui-Wel in the garden by himself, so he 
approached him again and said, "WeTre alone now. So, please, tell me: why did the First Patriarch 
come from India?” Without speaking, Shui-Wel indicated the nearby grove of bamboo with a wave of 
his hand. T'sing-ping looked at the grove, then turned back to Shui-Wel. "Em sorry; I dont understand." 
"Look†”" Shui-Wel told him. “There's a tall bamboo and here's a short one." This brought T'sing-ping to 
awakening. 


9) Thúy Vi: Thế Thì Sao Nào?—So What? 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVII, khi Long Nha Cư Độn (835-923 or 834-9202) gặp gỡ Thúy Vi, Sư 
nói: "Kẻ học này từ lúc đến pháp tịch của Hòa Thượng tới giờ đã hơn một tháng. Mỗi ngày Hòa 
Thượng thượng đường thuyết giảng, nhưng con chẳng được một lời chỉ giáo nào cả về giáo Pháp." 
Thúy Vi nói: "Thế thì sao nào?" Có một vị Tăng đem lời này thuật lại cho Động Sơn. Động Sơn nói: 
"Xà lê đem lời này trách cứ lão Tăng để làm gì?" Về sau này, Pháp Nhãn nói: "Tổ Sư đến rồi đấy!" 
Động Sơn cũng nói: "Ba vị tôn túc này lời lẽ còn có thân sơ không vậy? Nếu có thì cái nào là thân. 
Nếu không thì con mắt thân sơ ở tại chỗ nào?"——According to the Records of the Transmission of the 


2339 


Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XVII, when Lung-ya met with Ts'ui-wel he said, "Your student has 
been here for more than a month. Every day the master enters the hall to speak but we have not 
received any Instruction about even one Dharma." Tsui-wel said, "So what?” ÀA monk asked Tung-shan 
the same question. Tung-shan said, "Are you accusing me of something?" Later, Fayan said, “The 
ancestors are here!” Zen master Tung-shan also said, "Were these three worthies intimate with 1t or 
no£? If so, where? If not, where 1s the eye?” 


10) Thúy Vi: Thiền Bản— Give me the Zen board 
Ý chỉ Thiển pháp của Tổ Bồ Đề Đạt Ma (người đến từ Tây Trúc), nói đến việc tổ Bồ Đề Đạt Ma đến 
Trung Hoa, và theo nghĩa sâu sắc, tới nguyên lý che dấu Pháp của Phật mà ngài đã mang tới xứ nầy. 
Vấn để nghĩa của việc đến từ phương Tây thường thấy trong văn học Thiển; nó là biểu hiện của việc 
tầm cầu chân lý cốt yếu của Thiên, và nói lên sự mong muốn của người đặt ra câu hỏi đó được tiến 
hành một cuộc pháp luận hay vấn đáp về chủ để nầy. Theo Bích Nham Lục, tắc 20, một hôm, Long 
Nha hỏi Thúy Vi: "Việc trưởng lão đến từ Tây phương có ý nghĩa như thế nào?" Thúy Vi đáp: "Đưa 
cho ta tấm ván." Long Nha đưa tấm ván cho Thúy Vi. Thúy Vi cầm lấy tấm ván và đánh Long Nha. 
Long Nha nói: "Ta bị đánh là vì đáng đánh; nói cách khác, việc trưởng lão đến từ phương Tây chẳng 
có ý nghĩa gì cả." Trước đó cũng có một vị Tăng hỏi Thiển sư Đại Mai: "Việc trưởng lão đến từ Tây 
phương có ý nghĩa như thế nào?" Đại Mai đáp: "Việc trưởng lão đến từ phương Tây chẳng có ý nghĩa 
gì cả." Diêm Quan nghe bèn nói: "Một cái quan tài hai cái xác chết." Huyền Sa nói: "Ngài Diêm Quan 
là bậc tác gia." Tuyết Đậu nói: "Có đến ba tử thi." Vị Tăng này hỏi ý Tổ sư Tây sang, dầu Đại Mai nói 
Tây lai không ý. Nếu hành giả hiểu như thế, sẽ rơi trong chỗ vô sự. Vì thế nói cần tham câu sống, chứ 
nên tham câu chết. Câu sống sống tiến được đến vĩnh kiếp chẳng quên, câu chết tự cứu cũng không 
xong. Khi Long Nha nói thế ấy hẳn là đã cố hết sức mình. Xưa Động Sơn nói: "Sự gắn kết liên tục là 
rất khó." Xưa kia Thúy Vi và Lâm Tế một lời thốt ra đều làm mẫu mực, trước sau soi nhau, có quyển 
có thật, có chiếu có dụng, khách chủ rõ ràng, cùng nhau xoay ngang xoay dọc. Nếu hành giả cần biện 
chỗ thấu triệt, Long Nha tuy chẳng lầm tông thừa, mà chịu rơi vào mé thứ hai. Đương thời hai vị tôn 
túc đòi thiển bản, bổ đoàn, Long Nha chẳng phải không biết ý kia, song cần dùng được việc trong 
hông ngực của mình. Tuy là như thế, quả là dùng được quá tuyệt. Long Nha hỏi thế ấy, hai vị tôn túc 
đáp thế ấy, vì sao lại không có ý Tổ sư từ Tây sang? Khi tới chỗ này hành giả phải biết có một cái gì 
đó hết sức đặc biệt. Tuyết Đậu thấy được nên bày ra cho người: 

"Long Nha sơn lý long vô nhãn 

Tử thủy hà tằng chấn cổ phong 

Thiển bản bồ đoàn bất năng dụng 

Chỉ ưng phân phó dữ Lô Công." 
(Long Nha trong núi rồng không mắt. Nước chết đâu từng chấn cổ phong. Thiển bản bổ đoàn không 
thể dụng. Chỉ nên phân phó lão Lô Công). Tuyết Đậu giải quyết vấn để bằng sự kiện. Dầu ngài làm 
kệ như vậy, chúng ta hãy xem ý nghĩa ở chỗ nào? Rồng thiếu mắt ở chỗ nào? Chổ nào trong nước 
chết? Tại chỗ này hành giả tu Thiền phải biến thông mới nhận thức được. Vì vậy mà nói: "Đầm trong 
trẻo không có chỗ cho rồng xanh cuộn. Nước chết chưa từng có bạo long." Hành giả có từng nghe: 
"Nước chết chưa từng chứa rồng." Nếu là rồng sống thí nó phải tìm đến nơi có nước dậy mênh mông 
sóng cao ngập trời. Ở đây nói Long Nha chạy vào chỗ nước chết bị người đánh, Sư lại nói đánh thì 
mặc đánh, cốt không có ý Tổ sư Tây sang. Điều này khiến Tuyết Đậu mạnh mẽ nói: "Nước chết chưa 
từng bày ra được cổ lộ." Mặc dầu là thế, hãy xem coi Tuyết Đậu có trì kéo Long Nha hay làm giảm đi 
oai danh của Sư không? Nhiều người thường hiểu lầm nói: "Vì sao chỉ nên phân phó lão Lô Công?" 
Còn lâu họ mới biết rằng Long Nha thật sự đã phân phó cho người khác. Bất cứu khi nào hành giả 
tham thỉnh với các Thiển sư, phải biện biệt được hành trạng của các ngài thì mới thấy được chỗ cổ 
nhân thấy nhau. Thúy Vi nói: "Nếu không xài được thiển bản bổ đoàn thì chuyền lại cho lão Tăng," và 
Long Nha đã đem thiền bản lại cho Thúy Vi, chuyện này có phải là làm kế sống trong nước chết hay 


2340 


không? Rõ ràng Long Nha đã cho ngựa giỏi vì không biết cỡi, là vì Sư không thể sử dụng nó vậy. Câu 
"Chỉ nên phân phó lão Lô Công," người ta thường hiểu lão Lô Công là Lục Tổ, nhưng ở đây chẳng 
phải như vậy. Trước đây Tuyết Đậu tự gọi mính là Lô Công trong bài "Hối Tịch Tự Di": 
"Đồ họa đượng niên ái Động đình 

Ba tâm thất thập nhị phong thanh 

Nhi kim cao ngọa tư tiền sự 

Thiêm đắc Lô Công ÿ thạch bình." 
(Bức vẽ năm kia thích Động đình. Bảy mươi tuổi lẻ thích non xanh. Như nay nằm thẳng suy việc trước. 
Thêm được Lô Công tựa thạch bình). Tuyết Đậu muốn chạy trên đầu Long Nha, lại sợ e người hiểu 
lầm. Vì thế riêng tụng cốt cắt hết nghi giải cho người. Tuyết Đậu lại làm kệ: 

"Lô Công phó liễu diệc hà bằng 

Tọa ỷ hưu tương kế Tổ đăng 

Kham đối mộ vân qui vị hiệp 

Viễn sơn vô hạn bích tằng tằng." 
(Lô Công giao phó cũng nào bằng. Ngôi dựa thôi đem nối Tổ đăng. Cam đối mây chiều về chưa hiệp. 
Núi xa vô hạn vách từng từng). Câu "Lô Công giao phó cũng nào bằng" tức là có bằng cớ gì. Tại đây 
hành giả tu Thiển phải hiểu sự vật trực tiếp bằng cách này; chớ đừng ôm cây đợi thỏ. Ngay lập tức 
đập tan cái gì phía trước đầu lâu của mình, để không còn chút quan ngại nào trong lồng ngực. Hãy 
buông hết thẩy để trở nên thanh sạch và dễ chịu. Rồi thì còn cái gì nữa để mà nương vào? Hoặc ngồi 
hoặc tựa, điều đó không đáng xem là nguyên lý Phật Pháp. Vì thế Tuyết Đậu nói: "Đem sự ngưng 
nghỉ của ngôi tựa để nối đèn Tổ." Ngay tức khắc, Tuyết Đậu đã đưa vấn để ra một cách trọn vẹn; Sư 
có một nơi để chuyển thân, và sau rốt tự bày ra cảnh trí nơi có chút nào đó là một chỗ tốt. Sư nói: 
"Thật đáng nương tựa: mây chiều chưa về hiệp." húng ta hãy xem ý của Tuyết Đậu ở chỗ nào? Khi 
chiều về khi sắp sửa hiệp mà chẳng hiệp; rối hãy xem là thế nào? "Núi xa vô hạn vách từng từng." 
Như trước đây nhảy vào trong hang quỷ. Đến trong đây, được mất, phải quấy tức thì cắt đứt, thanh 
sạch và dễ chịu, chỉ là được đôi phần mà thôi. Có phải cảnh giới "Núi xa vô hạn vách từng từng" là 
cảnh giới của Văn Thù? Có phải cảnh giới "Núi xa vô hạn vách từng từng" là cảnh giới của Phổ Hiển? 
Có phải cảnh giới "Núi xa vô hạn vách từng từng" là cảnh giới của Quán Thế Âm? Khi các bạn, những 
hành giả tu Thiền, đạt đến chỗ đó, thì đây là phần việc của ai?——Instructions of Zen methods from the 
First Patriarch Bodhidharma (who came from India). The meaning of coming out of the west, an 
expression that refers to the coming of Bodhidharma from India to China and to the profound meaning, 
the innermost principle, of the Buddha-dharma transmitted by him. The question concerning coming 
out of the west, which comes up again and again in Zen literature, 1s a question concerning the one 
truth of Zen and represents a challenge to a mondo (questions and answers) or a dharma dueling 
(hossen). According to the Pi Yen Lu, example 20, one day, Lung Ya asked Shui-Wel, "What 1s the 
meaning of the patrlarchs coming from the west?" Shui-Weli said, "Give me the Zen board." Lung Ya 
handed Shui-Wei the Zen board. Shui-Wel took 1t and hit hìm. Lung-Ya said, "If you hít me, FTI let you 
hit me. In short, the patriarch's coming from the west has no meaning." Previously, a monk asked Ta 
Meli, "What 1s the meaning of the patriarch's coming from the west?" Ta Mel said, "The patriarch's 
coming from the west has no meaning." Yen-kuan Chi-an (750-842) heard of this and said, "One 
coffin, two dead men." Hsuan Sha heard of this then said, "Yen-kuan 1s indeed an adept." To which 
Hsueh Tou said, "There are even three dead men." The monk asked about the meaning of the 
Patriarch's coming from the West; though Ta Mei told him that the coming from the West has no 
meaming, 1f you understand 1n this way, you fall into the realm of unconcern. Therefore, Te-shan said 
you must study the living word; dont study the dead word. If you can undersftand at the living word, 
you will never forget 1; 1Ÿ you understand the dead word, you wont even be able to save yourself. 
When Lung Ya spoke this way, he had undeniably done his best. The Ancient Tung Shan said, 
"Continuity 1s very difficult." The other Ancients, Tstui Wei and Lin Chi, were not acting at random 


2341 


with their one word, one phrase; before and after mutually illuminating, with temporal and true, with 
both 1llumination and function, guest and host obvious, interchanging vertically and horizontally. If you 
want to discern the Inside story, since Lung Ya was not 1gnorant of the vehicle of our sect, how could 
he have fallen Iinto second place? At the time when the two venerable adepts asked for the meditation 
brace and cushion, Lung Ya could not have but known their intention. It was just that he wanted to 
make use of that which was within his own breast. Although he was right, nevertheless his use Of 1t Wwas 
{oo extreme. Since Lung Ya asked this way, and the two old ones answered this way, why then 1s there 
no meaning of the Patriarchs coming from the West? When you get here you must know that there's 
something else extraordinary. Hsueh Tou picks 1t to show people: 
"In Dragon Tusk Mountain the dragon has no eyes; 
When has dead water ever displayed the ancient way? 
If you cant use the meditation brace and cushion, 
You should Just g1ve them over to Mount u." 
Hsueh Tou settles the case according to the facts. Though he versifies this way, let see, where 1s his 
meanming? Where does the dragon lack eyes? Where 1s he in dead water? At this point Zen pracfitioners 
must have the power to transform before realizing. That 1s why 1t 1s said, "In a clear pool theres no 
place for the blue dragon to coil up." Has there ever been a fierce dragon In stagnant water? Havernit 
you heard it said, 'Stagnant water cannot conceal a dragon'? Tf it is a live dragon, 1t must go to where 
vast swelling billows of foamy waves flood the heavens. This 1s to say that Lung Ya went into the dead 
water and was hit by the others. Yet he did say, "Since you hit me T let you hit me, in essence, though, 
there 1s no meaning of the Patriarch's coming from the West." This prompted Hsueh Tou to say, "When 
has dead water ever displayed the ancient way?” Althouegh this 1s so, let see i1f Hsueh Tou were 
upholding Lung Ya, or was he diminishing his dignity? People often misunderstand and ask, "Why did 
Hsueh Tou say, "You should Just give them over to Mr. Lu'?" They are far from knowing that Lung Ya 
địd imndeed give them to the others. Whenever you visit masfers to ask for Instructions, you must 
điscriminate 1n the midst of the action; only then w1ll you see where those Ancient met. Tsui Wel said, 
“If you cant use the meditation brace and cushion, pass me the meditation brace," and Lung Ya gave 1t 
to him; 1snft this making a living within dead water? Clearly Lung Ya has been given a fine steed; 1s 
Just that he doesnt know how to ride 1t, that he 1s unable to make use of 1t. "You should Just g1ve them 
to Mr. Lu." People frequently say that Mr. Lu 1s the Sixth Patriarch; this 1s wrong. Hsueh Tou has 
called himself Mr. Lu previously 1n a verse called "Anonymous Bequest": 
”] saw 1ts picture that year and loved Tung Tng; 
In the waves, seventy-two peaks of blue. 
Now, resting on hiph, I think back to what was before, 
To the picture, ve added Mr. Lu learning against a wall." 
Hsueh Tou wanted to walk on Lung Ya's head, but he still feared that people would misunderstand, so 
he made up another verse to cut away people's doubfful interpretations. Again he picks 1t up and say: 
"Since this old fellow couldnt yet put an end to 
1, aøain he makes a verse: 
Once Mr. Lu has accepted them, why depend on them? 
Sifting, learning - cease taking these to 
succeed to the lamp of the Patriarchs! 
Ifs worth replying: the evening clouds, 
refurning, have not yet come together; 
Distant mountains without end, layer upon layer of blue." 
"Once Mr. Lu has accepted them, why depend on them?” What ¡1s there to depend on? Here you must 
understand things directly this way; dont go on guarding a stump waiting for a rabbit. Smash whafs 
before your skull all at once, so that there 1snt the slightest bit of concern within your breast. Let go 


2342 


and become clean and at ease. Then what more need 1s there for something to rely on? Whether sitting 
on the cushion or leaning on the brace, 1s not worth considering 1t the principle of the Buddha Dharma. 
That 1s why Hsueh Tou said, "Sitting, leaning - cease to take these to succeed to the lamp of the 
Patriarchs." At once, Hsueh Tou has brought 1t up completely; he has a place to turn around 1n, and at 
the end reveals this scene where there's a bit of a nice place. He says, "I's worth relying: the evening 
clouds, returning, have not yet come together." Let see where 1s Hsueh Tous meaning? When the 
evening clouds have returned and are about to Join together but have not yet done so; let see how 1s 1t 
then? "Distant mountains without end, layer upon layer of blue." As before he's gone into the ghost 
cave. When you get here, when gain and loss, right and wrong, are cut off all at once, and you are 
clean and at ease, only then do you amount to something. Is this "Distant mountains without end, layer 
upon layer of blue” ManJusris realm? Is this "Distant mountains without end, layer upon layer of blue” 
Samantabhadras realm? Is this "Distant mountains without end, layer upon layer of blue” 
Avalokitesvara's realm? When you, Zen practitioners, get there, whose affair 1s this? 


11) Thúy Vi: Trữ Tư Đình Cơ— Stop Lingering Thoughts and Holding Back Potenfial 

Tấm ván xuất hiện trong một số công án như thí dụ số 20 trong Bích Nham Lục, trong đó chúng ta thấy 
sự xuất hiện của các thiển sư Thúy Vi, Lâm Tế và Long Nha. Long Nha hỏi Thúy Vi: "Việc trưởng lão 
đến từ Tây phương có ý nghĩa như thế nào?" Thúy Vi đáp: "Đưa cho ta tấm ván." Long Nha đưa tấm 
ván cho Thúy Vi. Thúy Vi cầm lấy tấm ván và đánh Long Nha. Long Nha nói: "Ta bị đánh là vì đáng 
đánh; nói cách khác, việc trưởng lão đến từ phương Tây chẳng có ý nghĩa gì cả." Vun non chứa núi va 
tường chạm vách; hành giả tu Thiền nếu "trữ tư đình cơ" (đừng tu duy ngưng cơ dụng) một trường khổ 
quật. Hoặc có kẻ hay lật nghiêng biển cả, đạp ngả Tu Di, hét tan mây trắng, đập nát hư không, liền đó 
nhằm một cơ một cảnh, ngồi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, không có chỗ cho chư vị hành giả tiến 
đến gần. Vậy hãy xem coi từ xưa đến nay ai là người có thể làm được thế ấy?—The Zen board is 
mentioned in a number of ancient koans, for instance, example 20 of the Blue Cliff Record, in which 
the Zen masters Shui-Weli, Lin Chi and Lung Ya appear. Lung Ya asked Shui-Wel, "What is the 
meaning of the patrlarchs coming from the west?" Shui-Weli said, "Give me the Zen board." Lung Ya 
handed Shui-Wei the Zen board. Shui-Wel took 1t and hit hìm. Lung-Ya said, "If you hít me, II let you 
hit me. In short, the patriarch's coming from the west has no meaning." Piled in mountains, heaped in 
ranges, up against walls, pressed against barriers; 1Ÿ you, Zen practitioners, linger in thought, holding 
back your potential, youll be bitterly cramped. Or else, a man may appear and oveturn the great 
ocean, kick over Mount Sumeru, scatter the white clouds with shouts, and break up empty space; 
straightaway, with one device, one obJect, he cuts off the tongues of everyone on earth, so that there 1s 
no way for you to approach. So, let say, since ancient times, who has ever been this way? 


DCCCII.Thùy Long Tuyền Châu: Qua Khe Qua Đỉnh Núi, Chống Gậy Ở Phía Đông, Chống Gậy Ở 
Phía Tây— Sui-Lung Ch'uan-Chou: Supporting Myselƒ With the Sfdƒfƒ, Ï Cross the Stream, Ï pass 
Over the Mounfains 

Thùy Long Tuyển Châu là tên của một vị Thiền sư Trung Hoa đời nhà Tống. Sư nổi tiếng với công án 

"Biết được cây gậy." Tích Trượng là một biểu tượng tôn giáo hay một vật dụng cần thiết trong sinh 

hoạt hằng ngày của một vị Thiển sư? Một hôm Thiền sư Thùy Long Tuyển Châu thượng đường, đưa 

cây gậy lên nói: "Hai mươi năm ở núi, ta mới được đầy đủ sức lực như thế này." Bấy giờ có vị Tăng 
hỏi: "Hòa Thượng được sức lực gì?" Thùy Long đáp: "Qua khe qua đỉnh núi, chống gậy ở phía Đông, 
chống gậy ở phía Tây." Sau đó Thiển sư Chiêu Khánh nghe được chuyện này, có nói: "Ta thì không 
nói như thế." Một vị Tăng nghe, liền hỏi: "Vậy, Hòa Thượng nói thế nào?" Chiêu Khánh cầm cây gậy, 
bước xuống đất và đi mất. Thiển sư Phá Am nghe hai cách trình bày trên, bình luận rằng: "Thùy Long 
thích cây gậy, đáng tiếc là đầu rồng mà đuôi rắn. Lại thêm bị Chiêu Khánh thọc từ phía sau, giống 
như vẽ cọp thêm vằn. Khi ấy, đợi hắn nói câu: Hòa Thượng được sức mạnh øì, tôi sẽ cầm cây gậy mà 


2343 


ném đi trước mắt đồ chúng, chắn chắn sẽ có một con rồng thật, một con cọp thật, đang gọi mây gọi 
sương." Theo Thiển sư D.T. Suzuki trong tác phẩm "Thiển Học Nhập Môn," nếu Thiền trong thời đại 
ngày nay là một hệ thống, thì hệ thống ấy là gì? Chắc chắn là nó giống như một đống hỗn loạn, mà 
quan điểm của các Thiền sư lại đối lập với nhau. Nhưng xét theo quan điểm của Thiên thì dưới cái 
đống hỗn loạn ấy lại có một mạch nước ngầm chảy qua, thật ra mỗi vị Thiền sư đều được ấn chứng 
một cách khác nhau. Sự xung đột bên ngoài không gây trở ngại gì đến việc ấn chứng thật sự ấy. "Có" 
và "không" cùng bổ túc cho nhau như thế, dù không hợp với lý luận nhưng lại có đầy đủ yếu chỉ của 
Thiển mà trong đó chúng ta cũng thấy được chân lý và sự sống của công án. Một câu không trọn vẹn 
sẽ không có ý nghĩa gì. Dầu là "một bàn tay của Bạch Ấn," "Cây bách của Triệu Châu," hay "Bản lai 
diện mục" của Lục Tổ đều cực kỳ linh hoạt hùng hồn. Chỉ cần nắm bắt được bản chất của nó thì cả vũ 
trụ bị chúng ta chôn vùi trong nấm mồ lý luận và phân tích sẽ hiển lộ ra. Trong khi Thiển sư Phần 
Dương (947-1024) từng nói: "Biết được cây gậy, việc tham học một đời coi như hoàn tất." Công án này 
rất đơn giản. Thiền sư thường cầm cây gậy, cũng giống như ký hiệu quyển uy của tôn giáo nào đó 
hiện nay, nhưng ngày xưa, thật ra chỉ mang gậy theo trong những lúc hành cước như qua sông, leo núi. 
Cây gậy cũng là một vật hết sức bình thường, khi thiển sư thượng đường thuyết pháp thường hay đưa 
gây ra để dạy chúng, cây gậy cũng trở thành chủ để cho Tăng chúng thảo luận. Khi Phá Am Tổ Tiên 
Thiển Sư bàn đến cây gậy, ngài nói với một tấm lòng tốt và rất hợp lý khi ngài nói: "Biết được cây 
gậy, vậy thì đặt nó tựa vào vách." Cả Phá Am lẫn Phần Dương Thiện Chiêu đều đang nói cùng một 
thật tướng, chỉ ra cùng một chân lý, nhưng bể ngoài thì họ có vẻ như xung đột lẫn nhau không chỉ ở 
mặt ngôn ngữ, thậm chí nơi phương cách tu hành của họ nữa—Sui-Lung Chuan-Chou (Suiryu), name 
of a Chinese Zen master in the Sung Dynasty. He was famous with the koan "If a man knows what the 
sfaff is." Is a staff a religIlous symbol or a necessary thing ofa Zen master in dailiy activities? One day, 
Zen master Suiryu ascended the pulpit and bringing forth his staff made his confession: "My twenty 
years' residence 1n this monastery 1s due to the virtue of this." A monk stepped forward and asked, 
"What virtue dịd you gain out of that?" "Supporting myself with this, I cross the stream, I pass over the 
mountains; Iindeed, without it, what can I do?” Later Shokel, another Zen master, hearing of this 
remark, said, "If [ were he, I would not say that." "What would you say?” came quickly from the monk. 
Shokel now took the staff, came down to the ground, and walked away. Ho-an now makes the 
observation about these two masters: "Suiryus staff was a pretty good one, but what a pity! It has a 
dragons head with a snake's tail. It makes Shokel follow him up, and the result 1s another pity: his was 
like putting speckles on a painted tiger. When the monk asked what power of the staff he had got, why 
địd he not take 1t out and throw 1t away before the congregation? Then there would have been a real 
dragon, a real tiger, calling forth clouds and mists." According to Zen master D.T. Suzuki in "An 
Introduction To Zen Buddhism," 1ƒ modern Zen 1s a system, what kind of a system 1s 1t? It seems 
chaotic, and how conflicting are the masters' views! Yet from the Zen point of view there 1s one current 
running through all these confusions, and each master 1s supporting the others In a most emphatic 
mamner. An apparent contradiction in no way hinders the real endorsement. In thus mutually 
complementing each other, not indeed logically but in a fashion characteristically Zen, we find the life 
and truth of the koan. A dead statement cannot be so productive of result. Hakuins "one hand”, Chao- 
chou's "cypress-tree," or the Sixth Patrlarch's "original face," are all alive to the very core. Once touch 
the heart of it and the whole universe will rIse from 1fs grave where we have buried 1t with our logic 
and analysis. While Zen master Fen-Yang-Shan-Chou said, "Ifa man knows what this staff 1s, his study 
of Zen comes to a close." This seems to be a simple enough koan. The master generally carries a long 
staff which 1s now a kind of Insignia of his religlous authority, but in ancient days 1t was really a 
travelling stck that was useful in climbing mountains or fording steams. Being one of the most 
familiar obJect, 1t 1s produced any time by a master before his congregation to 1llustrate a sermon; 1f 1S 
often the subJect of a great discussion among the monks. When Ho-an Zen master makes a statement 
about the staff, 1t 1s not radical; he 1s quite rational and innocent when he says, "If a man knows what 


2344 


the staff 1s, let him take 1t and put 1t up against the wall over there." Both Ho-an and Fen-Yang-Shan- 
Chou are asserting the same fact and pointing to the same truth, but on the outer appearance, they 
seem to be contradicting not ly in words but also in their methods of cultivation. 


DCCCIHII.Thủy Lão: Căn Nguyên Vô Lượng Diệu Nghĩa Chỉ Trên Đầu Một Sợi Lông— Shui-lao: 
The Very Sources 0ƒ Innumnerable Truths Are Perceive at the Tip 0ƒ One Single Hair 
Hồng Châu Thủy Lão, tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ VII. Sư là đệ tử và Pháp tự 
của Thiển sư Mã Tổ Đạo Nhất. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiển sư Thủy 
Lão ; tuy nhiên, có một cuộc đối thoại giữa Sư và thầy của mình trong Truyền Đăng Lục, quyển VI. 
Một hôm nhân khi Thủy Lão đang tỉa cây đằng, hỏi Mã Tổ, "Ý của Tổ Sư từ Tây đến là gì?" Mã Tổ 
đáp: "Lại gần đây ta bảo cho." Khi Thủy Lạo vừa đến gần, Mã Tổ liền tống cho một đạp té nhào. 
Nhưng cái tế nhào này khiến cho tâm của Thủy Lão hoát nhiên đại ngộ. Bất giác Thủy Lão đứng dậy 
cười ha hả, tuổng như xảy ra một việc không ngờ, nhưng rất mong mỏi. Mã Tổ hỏi: "Ông thấy cái đạo 
lý gì đây?" Thủy Lão đáp: "Quả thật, trăm ngàn pháp môn, vô lượng diệu nghĩa, chỉ trên đầu một sợi 
lông mà biết được ngay cả căn nguyên." Nói xong Thủy Lão bèn lạy tạ rồi lui ra. Về sau này Thủy 
Lão dạy chúng nói rằng: "Từ hồi bị phải Mã Sư đạp, mãi đến nay ta cười chẳng thôi." Theo thiển sư 
Đại Huệ, khi đã chứng ngộ như vậy Thủy Lão không còn chấp trước vào sự im lặng của Chánh định 
nữa, và vì ngài không còn dính mắc vào đó nên vượt hẳn lên hữu vi và vô vi; ở trên hai tướng động và 
tnh. Ngài không còn nương tựa những cái ở ngoài chính mình nữa mà mở ra kho tàng tự kỷ, nên nói, 
"Ta thấy suốt căn nguyên rồi!" Mã Tổ biết thế và không nói thêm gì nữa. Về sau, khi được hỏi về 
kiến giải Thiển của mình, Thủy Lão chỉ nói: "Từ thuở nếm cái đạp nặng nễ của Tổ, cho đến giờ ta vẫn 
cười hoài không thôi." Thiền được xem như là một nghệ thuật trong cái ý nghĩa để tự diễn tả, nó chỉ 
tuân theo những trực giác và nguồn cảm hứng của riêng nó, chứ không phải là những giáo điều và quy 
luật. Đôi khi nó cũng có vẻ nghiêm trọng và trang nghiêm, đôi khi lại tâm thường và vui vẻ, giản dị và 
xác thực, hoặc bí ẩn và quanh co. Khi những Thiền sư thuyết giảng không phải các ngài chỉ luôn luôn 
dạy bằng miệng, mà cả bằng tay chân, bằng những dấu hiệu biểu trưng, hay những hành động cụ thể. 
Các ngài đánh, hét, đẩy, và khi bị cật vấn các ngài bỏ chạy, hoặc chỉ ngậm miệng giả câm. Những trò 
khôi hài này không có chỗ đứng trong tu từ học, triết học hay tôn giáo, và chỉ có thể được diễn tả đúng 
nhất là "nghệ thuật Thiền". Câu chuyện trên đây là một trong những phong cách của nghệ thuật Thiển 
mà Thiền sư Mã Tổ dùng để đem Hồng Châu Thủy Lão đến chỗ trực tiếp đạt ngộ——Shui-lao Hung- 
chou, name of a Chinese Zen masfer in the eighth century. He was a disciple of Zen master Ma-tsu. 
We do not have detailed documents on this Zen Master; however, there 1s a dialogue between him and 
his master in The Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume VII. One day 
when Shui-lao was trimming the wistaria, ha asked his master, Ma-tsu, "What is the idea of the 
Patrlarch's coming over here from the West?" Ma-tsu replied, "Come up nearer and I will tell you." As 
soon as Shui-lao approached, the master gave him a kick, knocking him right down. Thịs fall, however, 
all at once opened his mind to a state of enlightenment, for he rose up with a hearty laugh, as 1f an 
event, most unexpected and most desired for, had taken place. The master asked, "What is the 
meaming of all this?" Shui-lao exclaimed, "Innumerable, indeed, are the truths taught by the Buddhas, 
all of which, even down to their very sources, Ï now perceive at the tip of one single hair." He then 
made obeisance to Ma-tsu. Afterwards he said to people: "Since I received that kick from Ma-tsu, I 
have always been cheerful and laughing." According to Zen master Ta-hui, Shui-lao who had thus 
come to self-realization, 1s no more attached to the silence of Samadhi, and as he 1s no more attached 
to 1t he 1s at once above assertion and negation, and above the dualism of rest and motion. He no more 
relies on things outside himself but carrying out the streasure from Inside his own mind exclaimed, "I 
have seen 1nto the source of all truth." The master recognizes 1t and does not make further remarks. 
When Shui-lao was later asked about his Zen understanding, he simply announced, "Since the kick so 
heartily given by the master, I have not been able to stop laughing.” Zen 1s considered as an art in the 


2345 


sense that, to express 1fself, 1t only follows 1ts own 1ntuition and 1nspirations, but not dogmas and rules. 
At times 1t appears to be very grave and solemn, at others trivial and gay, plain and direct, or engmatic 
and round-about. When Zen masters preach they do not always do so with their mouths, but with thelr 
hands and legs, with symbolic signals, or with concrete action. They shout, strike, and push, and when 
questioned they sometimes run away, or simply keep their mouths shut and pretend to be dumb. Such 
antics have no place 1n rhetoric philosophy, or religion, and can be best described as "art". The above 
S{Ory 1s one of the manners of Zen art that Zen master Ma-tsu utilized to bring Shui-lao Hung-chou to 
đirect Enlightenmernt. 


DCCCIV.Thủy Nguyệt Thông Giác: Gió Thổi Mây Bay Trăng Tự Sáng— Thuy Nguyet Thong Giac: 
The Moon Is Bright Once the Wind Blows the Clouds Away 
Thủy Nguyệt Thông Giác (1637-1704), thiển sư Việt Nam, quê ở quận Ngự Thiên, phủ Tiên Hưng, 
đạo Sơn Nam, Bắc Việt. Ngài xuất gia lúc 20 tuổi. Sau đó ngài sang Trung Quốc tầm sư học đạo và 
trở thành đệ tử của Thiển sư Thượng Đức. Trở về nước, sư trụ tại Hạ Long, thuộc quận Đông Triều để 
hoằng hóa Phật giáo tại Bắc Việt. Một ngày vào khoảng đầu năm 1704, sư lên Thượng Long gặp sư 
Thiện Hữu, bảo rằng: “Nay tôi tuổi đã cao, và tôi cũng đã trụ thế đủ rồi, tôi muốn cùng Thầy lên núi 
nhập Niết Bàn.” Sư Thiện Hữu thưa: “Đạo quả của huynh nay đã chín muôi, còn tôi chưa tròn nên cần 
ở lại độ đời.” Hôm ấy sư trở về chùa bảo đổ chúng, nay ta lên chơi núi Nhẫm Dương, nếu bẩy ngày 
mà không thấy ta về. Các ông lên ấy tìm chỗ nào có mùi thơm là kiếm được ta. Đến bảy ngày sau, đồ 
chúng không thấy ngài về, bèn lên núi tìm. Nghe mùi thơm, đi theo và tìm thấy ngài ngôi kiết già thị 
tịch trong một hang núi. Ngài thường nhắc nhở chúng đệ tử: “Niết bàn là sự chấm dứt hoàn toàn những 
ham muốn và khổ đau phiền não. Niết Bàn là mục tiêu tối thượng của những người tu theo Phật. Khi 
chúng ta nói đến Niết Bàn chúng ta gặp phải những khó khăn trong việc diễn tả vì bản chất xác thực 
của một kinh nghiệm không thể và không bao giờ có thể được truyền đạt bằng ngôn từ. Kinh nghiệm 
này phải được mỗi người tự mình kinh qua, không có ngoại lệ. Chúng ta phải kinh qua việc chấm dứt 
khổ đau phiền não, những tai họa của luyến chấp, sân hận và vô minh. Khi chúng ta loại bỏ được 
những nguyên nhân của khổ đau phiền não là chúng ta chứng nghiệm niết bàn cho chính mình. Nhập 
Niết Bàn là trở về với tánh thanh tịnh xưa nay của Phật tánh sau khi thân xác tiêu tan, tức là trở về với 
sự tự do hoàn toàn của trạng thái vô ngại. Trạng thái tối hậu là vô trụ Niết Bàn, nghĩa là sự thành tựu 
tự do hoàn toàn, không còn bị ràng buộc ở nơi nào nữa. Tuy nhiên, Niết Bàn không phải loại bổ cũng 
không đạt được, cũng không phải là một pháp đoạn diệt, cũng không thường hằng, không phải bị đè 
nén, cũng không phải được khởi lên. Niết Bàn là trạng thái giải thoát tối hậu, đoạn diệt tất cả các uẩn 
và phiển não. Nói cách khác, Niết Bàn được mô tả như là sự đoạn diệt tất cả ham mê, ghen ghét, ảo 
tưởng, ái dục, ảo giác, tà kiến, lậu hoặc, phiền não, hữu, sanh, già, bệnh, khổ đau, chết. Niết Bàn là 
trạng thái an lạc, bất tử, an tĩnh, khinh an, và vô úy. Niết Bàn thì vô tận và không thể mô tả được như 
hư không vô vi. Nó giống như vâng thái dương, sáng tròn thường ở giữa hư không. Dầu có lúc bị mây 
che phủ làm cho bầu trời trở nên u tối đi, nhưng một phen gió thổi mây tứ tán, liền đó thế giới hà sa 
sáng chiếu thông. Niết Bàn cũng được gọi là siêu giới, vượt qua ba cõi. Niết Bàn là trạng thái vượt 
khỏi ngôn từ và tư tưởng, nó là sự giác ngộ tối thượng của chính mỗi cá nhân.” Dưới đây là một trong 
những bài kệ Thiền nổi tiếng của ngài: 
“Viên minh thường tại thái hư trung 

Cương bị mê vân vọng khởi lung 

Nhất đắc phong xuy vân tứ tán 

Hằng sa thế giới chiếu quang thông.” 
(Sáng tròn thường ở giữa hư không. Bởi bị mây mê vọng khởi lồng. Một phen gió thổi mây tứ tán. 
Thế giới hà sa sáng chiếu thông)—Thuy Nguyet Thong Giac, a Vietnamese Zen Master from Ngự 
Thiên village, Tiên Hưng district, Sơn Nam province, North Vietnam. He left home and became a 
monk at the age of 20. In 1664, he went to China to seek a good master. He met Zen Master Thượng 


2346 


Đức and became the latter”s disciple. He was the Dharma herr of the thirty-sixth generation of the 
Tao-T?ung Zen Sect. When he returned home, he went to Hạ Long area, Đông Triểu district to built a 
temple to expand Buddhism. One day ¡in the beginning of 1704, he went to Thượng Long Temple and 
said to Zen Master Thiện Hữu: “Now I am old and I have been 1n the world long enough, let”s go to the 
mountain to enter Nirvana.” Zen master Thiện Hữu said: “You, senior monk, have already completed 
your cultivation, but I have not. [ must stay here longer to save more people.” He returned to Hạ Long 
Temple and told his disciples that he wanted to go wandering on Mount Nhẫm Dương. Tf after seven 
days, he would not return, they should go to Mount Nhẫm Dương and follow a fragrant smell in the 
mountain, then they could find him. After seven days, his disciples went to Mount Nhẫm Dương, 
followed a strangely fragrant smell, and found his body sitting 1n lotus posture. He always reminded his 
disciples: “Ntrvana 1s a total extinction of desires and sufferings. Nirvana 1s the supreme goal of 
Buddhist endeavor. When we speak about Nirvana we encounter some problems of expression, 
because the exact nature of an experience cannot and never can be commumicated merely by words. 
This experience must be experienced directly by each one of us, without any exception. We have to 
experience the end of sufferings and afflictions for ourselves, and the only way we can do this 1s by 
eliminating the causes of sufferings and afflictions: the attachment, aversion, and ignorance. When we 
have eliminated such causes of sufferings and afflicions, then we will experience nirvana for 
ourselves. To enter NÑirvana means to return to the ulimate state of No Abode (Apratisthita-mrvana), 
that 1s to say, the attainment of perfect freedom, not being bound to one place. However, Nirvana 1s 
that which 1s neither discarded nor attained; 1t 1s neither a thing destroyed nor a thing eternal; 1t 1s 
neither suppressed nor does 1t arise. It 1s the state of final release where all the skandhas and 
defilements have total cease. In other words, Nirvana 1s described as the destruction of attachment, 
hatred, and delusion; the destruction of desires, Impression, and firm grasp of wrong views; the 
destruction of Iimpurites and afflictions; the destruction of desire for existence, bírth, old age, 
sicknesses, sufferings, and death. The state of Nirvana 1s happy, Imperishable, steady, tranguil, and 
free from fear. Nibbana 1s infimte and indescribable like “Akasa”. Nirvana 1s like the sun. It 1s always 
1n the sky, round and bright. Even though sometimes the clouds cover and make the sky gloomy, but 
once the wind comes and blows the clouds away, you will see countfless worlds brightened and 
unobsftructed. Nirvana 1s called a realm (dhatu) beyond the three realms. It 1s a state that 1s beyond the 
domain of word and thought; 1t 1s the realization of supreme enlightenment within one”s own self.” 
Below is one of his famous Zen poems: 
“The sun 1s alway 1n the sky, round and bright 

Even sometimes the clouds cover and make 1llusions appear. 

When the wind comes and blows the clouds away, 

You wIÏl] see countless worlds brightened and unobstructed.” 


DCCCYV.Thụy Nham Sư Tiến: Nếu Chỉ Theo Lời, Nghe Tiếng Của Ta, Chẳng Bằng Về Nhà Đốt Lửa 
Sưởi Ấm—T 'sui-yen Shih-chỉn: Iƒ You Are Merely Here to Follow My Talk and Listen to My 
Voice, You 'd Better RetHire Into Your Qwn Coffage and WWarmm Yourselves by the Fire 

Thiền sư Thụy Nham Sư Tiến sống vào khoảng cuối nhà Đường đầu nhà Tống. Sư là một trong những 

Thiền sư nổi trội nhất của thế hệ thứ VI thuộc dòng Thiển Thanh Nguyên Hành Tư (660-740). Một 

hôm, Sư thượng đường, để đại chúng đứng giây lâu, và cuối cùng nói: "Ta xấu hổ cho hôm nay không 

có gì đặc biệt. Nhưng nếu mấy ông chỉ theo lời, nghe tiếng của ta, chẳng bằng lui về nhà mà đốt lửa 
sưởi ấm. Xin chào!" Thiển sư Thụy Nham Sư Tiến sống vào khoảng cuối nhà Đường đầu nhà Tống 

(vào khoảng giữa thế kỷ thứ X). Lúc đó thiên hướng phát triển của giáo pháp Thiền tông lần hồi thay 

thế các tông phái khác ở Trung Hoa. Nghĩa là thái độ Thiền đối với truyền thống, và triết lý đạo Phật, 

có khuynh hướng coi nhẹ việc học hỏi theo thứ lớp của nó, lơ là kinh điển và các thứ siêu hình trong 
kinh—Zen master T'sui-yen Shih-chin lived between late Thang and early Sung. He was one of the 


2347 


most eminent Zen masters of the sixth lienage of Zen master Ching-yuan Hsing-ssu. One day, he 
entered the hall, while in the pulpit kept his monks standing for some time, and finally said, "I am 
ashamed of not having anything special today. But 1f you are merely here to follow my talk and listen 
to my voIce, you had better indeed retire into your own cottage and warm yourselves by the fire. Good 
nipht, monks." Zen master T'sui-yen Shih-chin, who lived between late Tang and early Sung (around 
the middle of the tenth century) when the trend of development of Zen teaching gradually superseded 
the other Buddhist schools in China. It 1s to say, Zen attitude towards Buddhist lore and philosophy 
tended to slight 1ts study 1n an orderly manner, to neglect the sutras and what metaphysics there 1s In 
them. 


DCCCVI.Thuyên Huệ: Công Án Hiện Ra Trong Đời Sống Của Chính Bạn—Senne: The 
Embodiment oƒ Koan As Your Le 
Thuyên Huệ là tên của một vị Thiển sư người Nhật Bản vào thế kỷ thứ XIH, Sư là đệ tử của Thiền sư 
Đạo Nguyên Hy Huyền. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Thiển sư Thuyên Huệ; 
tuy nhiên, có một vài chi tiết lý thú về vị Thiển sư này qua Thiển sư Đạo Nguyên Hy Huyền.Theo 
Thiền sư Thuyên Huệ, chữ "án" trong thuật ngữ "Công án" có nghĩa là giữ vững lập trường cố hữu của 
mình. Mỗi cá nhân chúng ta, bất kể là nam hay nữ, cao hay thấp, dầu khác biệt về phương diện gì đi 
nữa cũng đều có lập trường cố hữu của chính mình. Lập trường tương đối ấy và bản chất sẵn có của nó 
không tách rời. Nói cách khác, cho đầu dáng vẻ bên ngoài của mọi người đều khác nhau như thế nào 
đi nữa, nhưng trên phương diện nào đó mọi người lại đều giống nhau. Điều này không những chỉ đúng 
với chúng sanh con người, mà vạn sự vạn vật đều cũng như vậy. Mọi người chúng ta đều bình đẳng về 
lập trường cố hữu của chính mình. Đây chính là giá trị của cái "không giá trị". Chúng ta do duyên mà 
sanh ra là người nam hay nữ, cao hay thấp, hay như thế này thế kia. Đó gọi là "Pháp Bảo." Nhưng mỗi 
cá nhân lại là "Phật Bảo," Phật bảo thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh biến động. Pháp 
bảo hợp nhất với Phật bảo liền trở thành Tăng bảo, điều này là chân lý cho mỗi người chúng ta. Điều 
đó có nghĩa là mỗi chúng ta, dầu trạng thái mỗi người có khác nhau, chúng ta đều là Phật bảo. Mỗi 
người đều là Phật bảo! Do bởi chúng ta là chúng ta cho nên mỗi người chúng ta đều là Pháp bảo! Mỗi 
người đều có bản chất cố hữu trong lập trường tương đối của mình. Đây tự nó chính là một công án 
trong tu tập. Thầy tôi là Thiển sư Đạo Nguyên đã nói về sự hiển hiện này như là "Hiện thành Công 
án," công án hiện ra trong đời sống của chính bạn. Vậy thì bạn phải làm như thế nào mới có thể hiểu 
rõ sự biểu hiện này như là một công án của đời sống? Truyền Đăng Lục có ghi con số một ngàn bảy 
trăm Thiền sư, mỗi vị Thiển sư đều có những công án của mình. Vì thế công án có vô số không thể nói 
hết được. Bất cứ việc gì cũng đều có thể xem là một công án. Vậy thì làm sao mới hiểu rõ được công 
án? Tham cứu công án có thể xem là phương án, là phương tiện mà từ đó chúng ta mong đợi có thể 
đạt được kết quả nào đó. Nhưng điểm quan trọng ở đây không phải là số công án mà bạn giải quyết 
hay tu tập như là cái khách thể nào đó ngoài bạn. Nếu bạn không nhận ra đời sống của bạn như là sự 
hiển hiện của công án, thì bạn sẽ tăng viện cho một loại "ngã" khác, một cái "ngã" không tốt. 
"ngã "Điểm quan trọng là làm sao bạn có thể hiểu được tánh tuyệt đối và tương đối trong đời sống của 
mình? Chỉ quán đả tọa lại cũng như vậy. Chúng ta biết có người cho rằng chỉ quán đả tọa ưu việt hơn 
tham cứu công án. Thậm chí họ còn nói xấu về tu tập công án. Điều cốt yếu là phải tu "Chỉ quán đả 
tọa" như thế nào? Chúng ta đã thể chứng bao nhiêu về giá trị chân thật và sự phong phú cái công đức 
vô giá được chứa đựng trong pháp tu "Chỉ quán đả tọa"? Với hành giả tu thiển từ một công án tuyệt 
nhiên không tìm cách để biết xem một thiển sư nào đó đã sống như thế nào trong quá khứ, hay có thể 
nói ra những lời gì; điều mà hành giả quan tâm là chính bản thân mình hiểu và thực hiện chân lý sống 
trong công án ngay ở đây và bây giờ. Hành giả tu thiển cũng nên nhớ rằng nhiều công án chỉ hiện lên 
những giai thoại nông cạn và vui đùa từ sự hài hước sâu sắc của các thiển sư ngày xưa. Tuy nhiên, nói 
øì thì nói, chúng ta phải đồng ý rằng những công án nầy có công năng giúp các thiển sư ngày xưa đạt 
được đại giác. Còn đối với hành giả tu tập "Chỉ quán đả tọa" cũng nên nhớ rằng "Chỉ quán đả tọa" là 


2348 


một loại công phu khó khăn nhất trong tu tập Thiển định. Hành giả nhất định phải quên chính mình thì 
mới có thể "Chỉ quán đả tọa" được. Trong "Chỉ quán đả tọa," không có ý tưởng vì không có người suy 
tưởng. Thay vào đó, hành giả tu Thiền chính là những ý tưởng lởn vởn ấy. Không có tiếng chim hót vì 
không có khái niệm chim hót. Thay vào đó, hành giả là những âm thanh đó. Cũng vậy, hành giả tu 
Thiền là những giọt mưa, tiếng sấm và tia chớp. Chỉ cần ngồi xuống là cả vũ trụ liền hiển bày ra trước 
mắt —Name of a Japanese Zen monk ¡n the thirteenth century, a đisciple of Zen master Dogen. We do 
not have detailed documents on this Zen Master; however, there 1s some 1nteresting information about 
him through Zen master Dogen. According to Zen master Senne, “an” in "“kung-an” means to maintain 
one's own Infrinsic position. Each of us as we are, as male or female, tall or short, however we are, has 
our own relative position. That relative position and 1fs 1ntrinsic nature are not separate. In other words, 
regardless of the differences 1n appearance or condifioning, we are in a way the same. This 1s true not 
only for human beinøs, but literally for anything, everything. We are of equal Intrinsic value. This 1s 
the value of no-value, 1n the sense of emptiness. We are conditioned as male or female, tal] or short, or 
however we are. That 1s called the Dharma Treasure. Yet we are also the Buddha Treasure, which 1s 
not at all conditioned. The unmity of the Dharma Treasure and the Buddha Treasure 1s the Sangha 
Treasure, and that 1s true for each of us. That means that each of us, as different as we are, as 
conditioned as we are, 1s the Buddha Treasure. We are the Buddha Treasurel As we are, we are the 
Dharma Treasure! We have our intrinsic nature and our relative position. That 1s the koan. My master, 
Zen master Dogen talked about this manifestation as the "GenjJo koan," the embodiment of koan as 
your life. How do you appreciate this manifestaton of koan as your life? The Record of the 
Transmission of the Lamp numbers seventeen hundred Zen masters, each with his own koans. So 
koans are literally numberless. Anything could be a koan. How to really appreciate 1t? We can look at 
koan practice as a kind of a scheme or expediency, where we expect a result. But the point 1s not the 
number of koans you solve or practicing koans as something apart from yourself. lf you are not 
realizing your life as the manifestation of koan, then you are reinforcing another kind of ego, which 1s 
not good. The 1mportant poïnt 1s how do you realize the absolute and the relative in your life? The 
same can be said of "Nothing but precisely siting” (Shikan-taza). We know there are people who 
believe that "Nothing but precisely sitting” 1s superior to koan practice. They even speak badly about 
the practice of koan Zen. The point 1s how are we practicing "Nothing but precisely siting”? How 
much are we manifesting or realizing the real value, the richness and boundless merit confained in the 
practice of "Nothing but precisely sitting”? For Zen practiioners with a koan, 1t 1s absolutely not the 
point to be informed about what a certain Zen master experienced or said In the past; but rather to 
realize themselves right here and right now the living truth toward which the koan points. Zen 
practiioners should also remember that many of the koans only appear superficially as amusing 
anecdotes, not rarely ancient Zen masters have a profound sense of humor. However, no matter what 
We say, We must agree that the power of these koans can help ancient Zen masters attain 
enlightenment. And for Zen practitiloners who practice "Just sitting” should always remember that "Just 
siting” 1s perhaps the most difficult thing to do 1n cultivation (Zen practice). For 1n order fo Just sit, Zen 
practitiloners have to forget te self. In "Just-sitting," there are no thoughts because there 1s no thinker. 
Instead, Zen practitioners are the thoughts that come up. There are no bird songs because there are no 
concepts of bird songs. Instead, Zen practitioners are those sounds. In the same way Zen practfifioners 
are the rain-drops, are the thunder and the lightmng. In siting, the whole universe 1s revealed and 
manifested. 


2349 


DCCCVII.Thương Khê Liên: Con Nước Trước Mặt Ông Chảy Về Đông— Ts'ang-chỉ Lin: Eastward 
Flows the Mountain Stream As You See lt Before Yourselƒf 

Thiền sư Thương Khê Liên (2-949) là một trong những đồ đệ của thiển sư Vân Môn vào thế kỷ thứ X. 
Một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Phong cảnh của tự viện Thương Khê thế nào?" Sư đáp: "Con nước 
trước mặt chảy về Đông (diện tiền thủy chánh đông lưu)." Trong trường hợp này, vị Tăng muốn biết 
đâu là những đặc sắc của Tăng viện nơi thiển sư Thương Khê Liên trú ngụ. Trong Phật giáo nó có ý 
nghĩa là một thái độ tâm linh hay tâm thần đặc sắc mà người ta dùng để đối trị tất cả những kích thích. 
Nhưng nói một cách nghiêm khắc, hành giả tu Thiển không coi nó chỉ như là một thái độ hay một xu 
hướng của tâm, mà là thành phần cốt yếu hơn để thiết lập căn cơ đích thực cho thể tánh của mình, 
nghĩa là một môi trường mà trong đó người ta sống và vận động và có lý do hiện hữu của mình. Theo 
thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập III, môi trường đó, chính yếu được xác định bởi chiều sâu 
và độ sáng của những trực giác tâm linh của người đó. "Cảnh Tăng viện của bạn ra sao?", do đó có 
nghĩa là "Sở ngộ của bạn về chân lý cứu cánh Phập pháp là gì?" Trong khi những câu hỏi "Từ đâu?", 
"Ở đâu?" hay "Về đâu" được đặt ra cho một vị Tăng tâm sư học đạo, thì những câu hỏi nhắc đến chỗ 
trú ngụ, chỗ ở, khía cạnh hay phong cảnh, được đặt ra cho một bậc thầy không thấy cần vân du tìm nơi 
an nghỉ cuối cùng nữa. Do đó, cả hai loại câu hỏi này, trên thực tế đều giống nhau—Zen master 
Ts'ang-chi Lin (Lin of Tsang-chi) was a disciple of Zen master Yun-men In the tenth century. One day, 
a monk came and asked, "What are the sights of your monastery?" The master replied, "Eastward 
flows the mountain stream as you see 1t before yourself.” In this case, the monk wants to know what 
are the characteristic sights of the monastery where Ts'ang-chi Lin resides. In Buddhism 1t 1s a general 
characteristic psychic or spiritual attitude which a Buddhist assumes towards all stimuli. But, strickly 
speaking, Zen Buddhists do not regard 1t as a mere attitude or tendency of mind but as something more 
fundamental constituting the very ground of one's being, that 1s to say, a field where a person lives and 
moves and has his reason of existence. According to Zen master D.T. Suzuki In Essays in Zen 
Buddhism, Third Series (p.I 10), this field 1s essentially determined by the depth and clarity of one's 
spiritual Intuilons. 'What are the sights of your monastery?” means, therefore, 'What 1s your 
understanding of the ultimate truth of Buddhism?' or “What 1s the ruling principle of your life, whereby 
you are what you are?' While thus the questions, Whence?' 'Where?' or 'Whither?' are asked of a monk 
who comes to a master to be enlightened, the questions as to the residence, abode, site, or sights are 
asked of a master who feels no more need now of going on pilgrimage for his final place of rest. These 
fwo sefs of questlons are, therefore, practically the same. 


DCCCVTIII. Thường Chiếu: Thuong Chieu 

1) Đạo Vốn Không Sắc Tướng Âm Thanh— The Way Originally Has Neither Form Nor Sound 
Thiền sư Thường Chiếu (2-1203) quê ở Phù Ninh, Bắc Việt. Ngài là một viên quan của triều đình, 
nhưng xuất gia và trở thành đệ tử của Thiển sư Quảng Nghiêm tại chùa Tịnh Quả. Ngài là pháp tử đời 
thứ 12 dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Về sau, ngài đến làng Ông Mạc và trụ tại một ngôi chùa cổ. Phân 
đời còn lại của ngài, ngài dời về chùa Lục Tổ để hoằng hóa Phật giáo cho đến khi ngài thị tịch vào 
năm 1203. Với ngài, ở đời làm thân người, nơi tâm là Như Lai tạng, chiếu soi cùng khắp nơi, cố tìm 
tâm ở khắp nơi khắp chốn, nhưng rốt rồi chỉ thấy trống không mà thôi. Hành giả phải thấy cho được 
chân như ở trong vạn pháp bao hàm cả hai mặt hòa hợp và không hòa hợp, tịnh và bất tịnh, tốt và xấu. 
Ngài còn thường nhắc nhở để tử: “Đạo là con đường Bồ đề hoặc giác ngộ dẫn đến Niết bàn. Đạo vốn 
không sắc tướng hay âm thanh. Hành giả nào muốn đi được trên con đường nầy không có lựa chọn nào 
khác hơn là phải công phu tu tập và công phu tu tập sao cho có được cái tâm giải thoát. Tâm giải thoát 
lặng lẽ phản chiếu tất cả các ảnh, nhưng không trụ vào bất cứ thứ gì (tâm tâm vô sở trụ). Tâm chúng 
ta như vượn chuyển cây, hãy để cho nó đi nơi nào nó muốn; tuy nhiên, Kinh Kim Cang để nghị: “Hãy 
tu tập tâm và sự tỉnh thức sao cho nó không trụ lại nơi nào cả.” Nói cách khác, hãy để tâm làm việc 
như bình thường mà không trụ vào đâu cả. Hãy để cho quá khứ đi vào quá khứ. Tâm không trụ vào bất 


2350 


cứ thứ gì (vô sở trụ) là tâm chẳng chấp vào không gian hay thời gian. Cái tâm quá khứ tự nó sẽ dứt, 
tức gọi là vô quá khứ sự, với hiện tại và vị lai lại cũng như vậy (tâm hiện tại rỗi sẽ tự dứt, tức gọi là 
vô hiện tại sự; tâm vị lai rồi cũng sẽ tự dứt, tức gọi là vô vị lai sự), nhận biết chư pháp không thật nền 
không chấp trước. Tâm đó gọi là tâm vô sở trụ hay tâm giải thoát, tâm Phật, tâm Bồ Đề; tâm không 
vướng mắc vào ý tưởng sanh diệt (vô sinh tâm), đầu đuôi. Nếu tâm các ông không trụ vào bất cứ thứ 
øì thì có phải là tâm các ông luôn luôn là cái tâm mới hay không? Hãy thấy biết tất cả những gì đang 
xấy ra quanh mình, từ nghe tiếng chim hót, thấy chim bay, hay nghe tiếng một chiếc lá đang rơi, vân 
vân. Hãy để tâm tự nhiên hiển lộng mọi thứ như hình ảnh chim bay chim hót. Ngay lúc đó, các ông sẽ 
cảm thấy bất cứ chỗ nào cũng đều là nhà của mình.” Dưới đây là một trong những bài thơ thiền nổi 
tiếng của ngài: 
“Đạo bản vô nhan sắc, 
Tân tiên nhật nhật khoa, 
Đại thiên sa giới ngoại, 
Hà xứ bất vi gia.” 
(Đạo vốn không nhan sắc, 
Ngày ngày lại mới tươi, 
Ngoài đại thiên sa giới, 
Chỗ nào chẳng là nhà). 
A Vietnamese Zen master from Phù Ninh, North Vietnam. He was a mandarin of the royal court 
before he left home and became a disicple of Zen master Quảng Nghiêm at Tịnh Quả Temple. He was 
the dharma heir of the twelfth generation of the Wu-Yun-T°ung Zen Sect. Later, he went to Ông Mạc 
village and stayed at an old temple for some years. He spent the rest of his hfe to expand Buddhism at 
Lục Tổ (Sixth Patriach) Temple ¡n Thiên Đức. He passed away ¡in 1203. For him, being in this life, 
having human body, you have in your mind the Tathagata Store that iluminates profoundly ¡in all 
places; however, when you start searching for the mind, you will only find emptiness. Zen pracfitioners 
should see that the Tathagata 1s the source of all things(all created things are 1n the Tathagatagarbha, 
which 1s the womb that gives birth to them all), whether compatible or incomaptible, whether forces of 
purity or impurity, good or bad. He always reminded hịs disciples: “he Way in Zen means the way of 
bodhi or enlightenment leading to nirvana through spiritual stages. The Way originally has neither 
form nor sound. Those who want to tread on this path have no other choices but trying and trying to 
practice until obtaining a liberated mind. AÁ liberated mind calmly reflects, but does not cling to 
anything (mind abides nowhere). Our mind 1s like a monkey, let it moves wherever 1t wIll; however, 
the Diamond Sutra suggests: “Cultivate the mind and the awareness so that your mind abides 
nowhere.” In other words, let our mind work as usual without resting place or a mind which does not 
abide anywhere, a mind which let “bygone be bygone.” The mind without resting place (mind abides 
nowhere), detached from time and space, the past being past may be considered as a non-past or non- 
exiIstent, so with present and future, thus realizing their unreality. The result 1s detachment, or the 
liberated mind, which 1s the Buddha-mind, the bodhi-mind, the mind free from 1deas or creafion and 
extinction, of beginning and end, recognizing that all forms and natures are of the Void, or Absolute. If 
your mind abides nowhere, 1s 1t always anew? Be aware of everything, from hearing the bird singing, 
seeing the bird flying, to the sound of a falling leaf. Let your mind naturally mamfest everything, such 
as the Image of birds flying, and the sound of birds singing. At that very moment, you will feel 
anywhere 1s your home.” Below 1s one of his famous Zen poems: 
“The Way has neither face nor color, 
It begins anew everyday, 
Look at all the universes out there, 
Where 1s not your home?” 


2351 


2) Thường Chiếu: Pháp Thân Khắp Tất Cả Chỗ— The Dharmakaya That Pervades Everywhere 
Có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Thường Chiếu (2-1203): “Thế nào là pháp thân khấp tất cả chỗ?” Sư 
đáp: “Như một lỗ chân lông khắp cả pháp giới, tất cả lỗ chân lông thảy đều như thế. Nên biết, nếu 
tâm không thì không có một tí kẽ hở nào không phải thân Phật. Vì sao? Vì pháp thân ứng hóa thành 
Phật không chỗ nào chẳng đến? Thế nên, phải biết đúng như thế. Như Lai dùng sức tâm tự tại; trong 
chỗ không khởi chuyển mà chuyển pháp luân; biết tất cả pháp thường không khởi, dùng ba thứ pháp 
nói đoạn, nhưng thật không đoạn mà chuyển pháp luân, biết tất cả các pháp lìa biên kiến nên ở mé ly 
dục, nhưng không phải trừ mà chuyển pháp luân, Vào mé hư không của tất cả pháp, nên không có 
ngôn thuyết mà chuyển pháp luân; biết tất cả pháp tánh là tánh Niết Bàn, nên nói rằng: 'Tánh không 
tướng, tánh không tận, tánh không sanh, tánh không diệt, tánh không ngã, tánh chẳng phải chẳng ngã, 
tánh không chúng sanh, tánh chẳng phải chẳng chúng sanh, tánh không Bồ Tát, tánh không pháp giới, 
tánh không hư không, cũng không có tánh thành Phật.” Nói xong, Sư bèn làm một bài kệ: 
“Ở đời làm thân người, 

Nơi tâm Như Lai tạng. 

Chiếu soi cùng khắp nơi, 

Tìm đó lại càng không.” 
(Tại thế vi nhân thân. Tâm vi Như Lai tạng. Chiếu diệu thả vô phương. Tầm chi cánh tài khoáng)— 
The monk asked, “What 1s the Dharmakaya that pervades everywhere?” The master replied, “Just as 
one pore contains the whole dharma realm (Dhammadhatu), so do all pores. You should know that 
when the mind 1s empty, there 1s not a smallest place 1s not Buddha-body. Why 1s that? Because there 
1s no place that the Dharmakaya does not reach (responsive 1ncarnation or manifestation Into Buddha- 
body everywhere 1n accordance with the nature or needs of different beings). Thus, you should know 
exactly like that. The Tathagata, through the power of unimpeded mind without revolution, turns the 
Dharma Wheel. The Tathagata knows that all đharmas are not originated, so he uses three dharmas to 
preach anmihilation; yet without relying on annihilation, He turns the Dharma Wheel. The Tathagata 
knows that all phenomena are free from one-sided views, so He dwells in the realm that 1s free from 
desire, not 1ts annihilation, but to turn the Dharma Wheel. The Tathagata enters the realm of emptiness 
of all phenomena; so without relying on words, He turns the Dharma Wheel. The Tathagata knows that 
all Dharma-natures are the nature of Nirvana. So, It 1s called "The formless true nature, inexhaustible 
true nature, unborn, undestroyed, egoless, not an egoless true nature, not sentient beings, not non- 
sentient beings, not Bodhisattva true nature, not dharma realm, not emptiness, and nature in which no 
Buddhahood 1s attained.” After speaking, the master recited a verse: 

“To become a human being 1n this world, 

In the mind, it 1s Tathagatagarbha (Store) 

lt is luminescent everywhere, 

Searching for it, seeing the vast and empty space.” 


3) Thường Chiếu: Rõ Được Điều Đó Thì Cần Gì Hiểu Phật Pháp!—]ƒ You Clearly Comprehend 
That, There's No Need to Realize Buddha-Dharma! 
Một hôm, Thiển Sư Thông Thiển (2-1228) vào thất hỏi sư phụ Thường Chiếu: “Bạch Thầy, thế nào 
biết rõ Phật pháp?” Thiền sư Thường Chiếu đáp: “Phật pháp không thể biết rõ, Rõ được điều đó thì 
cần gì hiểu Phật pháp. Chư Phật như thế mà tu hành, Tất cả các pháp vốn bất khả đắc (tính chất không 
thể nắm bắt được, hay tính không có bản chất của mọi hiện tượng; mọi hiện tượng đều gắn liền với 
những nguyên nhân cụ thể, trực tiếp hay gián tiếp, và đưa tới tình trạng không có bản chất bất biến và 
tính hư không của vạn hữu).” Ngay câu nói đó Sư lãnh ngộ yếu chỉ Thiển—One day, Thong Thien 
entered Thuong Chieus quarters to ask for Instruction, saying: “Master, how can I realize the Buddha- 
Dharma?” The master said, “Buddha-Dharma 1s not to be realized. If you clearly comprehend that, 
there's no need to realize Buddha-Dharma. Buddhas cultivate all dharmas like that. All dharmas have 


2352 


originally been unattainable (the Insubstantial nature of all phenomena; all phenomena arise 
dependent upon direct and indirect causes; thus they are devoid of any nontransitory substance and are 
ultimately 'empty).” At these words, Thong Thien attained awakening on the essence meaning of Zen. 


4) Thường Chiếu: Sinh Thì Vật Sinh, Diệt Thì Vật Diệt! —Arising Is Thỉngs Arise, Extincton ls 
Thỉngs Exiinct! 
Khi Thiền Sư Thường Chiếu (2-1203) đến làng Ông Mạc và trụ tại một ngôi chùa cổ. Phần đời còn lại 
của mình, Sư dời về chùa Lục Tổ ở Dịch Bảng để hoằng hóa Phật giáo. Một hôm, có vị Tăng hỏi: 
“Khi vật ngã duyên nhau thì làm thế nào?” Sư đáp: 
“Ta vật đều quên, 
Tâm tính vô thường. 
Dễ sinh dễ diệt, 
Giây phút không ngừng. 
Ai kẻ duyên bắt, 
Sinh thì vật sinh, 
Diệt thì vật diệt. 
Pháp kia có được, 
Thường không sinh diệt.” 
(về tâm tánh thì vật ngã cả hai đều quên, vì nó vô thường dễ sanh dễ diệt, sát na không dừng thì có cái 
gì duyên nhau? Sanh là vật sanh, diệt là vật diệt, pháp đã được kia, thường không sanh diệt). VỊ Tăng 
thưa: “Con vẫn chưa hiểu, xin Thầy thương xót chỉ dạy.” Sư bảo: “Rõ được tâm mà tu hành thì tĩnh lực 
dễ thành, không rõ tâm mà tu hành thì phí công vô ích.”—When Zen master Thuong Chieu went to 
Ông Mạc village and stayed at an old temple for some years. He spent the rest of his life to expand 
Buddhism at Lục Tổ (Sixth Patriach) Temple ¡n Dich Bang Village, Thiên Đức District. One day, a 
monk asked, “What 1s it like when subJect and obJect condition each other?” The master replied with a 
V€TS€: 
“Forget both subJect and obJect 
For the nature of mind 1s Impermanernt. 
Easily arises and easily extincts. 
Never ceasing for a ksana, 
So which conditions which? 
Arising 1s things arIse, 
Extinction 1s things extinct. 
The Dharma one attains 
Never has arising and extinction.” 
The monk said, “Master, I sull dont understand, please 1nstruct me.” The master said, “Once you 
have realized the nature of mind, 1s easy to succeed In the power of abstract meditation. If you have 
not completely realized the nature of mind, you onÏy waste your energy for nothing.” 


DCCC]IX. Thường Quan Ngũ Phong: Ch'ang-kuan Wu-fÊng 

1) Cảnh Nguy Hiểm, Người Mắc Kẹt!— The Situation Is Dangerous, the Person Get Stuek! 

Thường Quan Ngũ Phong là tên của một vị thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ VIII và thứ IX; đệ tử và 
người nối pháp của Bách Trượng Hoài Hải. Tên của ông được nhắc tới trong các thí dụ 70 và 71 của 
Bích Nham Lục. Thiển sư Thường Quan gốc người Quân Châu. Ông sống và dạy Thiển trên núi Ngũ 
Phong. Ngoài ra, có vài chỉ tiết về cuộc đời của Thiển sư Ngũ Phong Thường Quan trong các điển lục, 
đặc biệt là trong bộ Truyền Đăng Lục, quyển IX. Một hôm, có vị Tăng hỏi: "Hoàn cảnh ở Ngũ Phong 
thế nào?" Thường Quan nói: "Nguy hiểm." Vị Tăng hỏi: "Còn người ở đó thì sao?" Thường Quan nói: 
"Mắc kẹt."—Changguan Wufeng, name of a Chinese Zen master, between the 8th and 09th century; a 


2353 


student and dharma successor of Pai-chang Huai-hai. We encounter him in examples 70 and 71 of the 
Pi-Yen-Lu. He was from Juin-zhou. He lived and taught Zen at Mount Wufeng. Besides, some details 
about Chang kuans life are available in the classical records, especially 1n the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume IX. One day, a monk asked Zen master Chang- 
kuan, "What is the situation of the Five Peaks?" Chang-kuan said, "Danger." The monk asked, "What 
about the person there?” Ch'ang-kuan said, "Stuck.” 


2) Thường Quan: Hòa Thượng Dã Tịnh Khước— You Too, Most Venerable, Should Shut Úp 
Công án "Hòa Thượng Cũng Phải Dẹp Hết" trong thí dụ thứ 71 của Bích Nham Lục. Theo Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục, quyển IX, một hôm Thiển sư Bách Trượng hỏi Ngũ Phong: "Dẹp hết cổ họng môi 
mép làm sao nói?" Ngũ Phong thưa: "Hòa Thượng cũng phải dẹp hết." Bách Trượng nói: "Chỗ không 
người vạch trán xem ngươi." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Qui Sơn nắm vững phong cương, 
Ngũ Phong cắt đứt các dòng. Cái này cần yếu ngay mặt nêu lên rút lại, như hai con ngựa đá nhau, 
chẳng cho nghĩ ngợi, ngay đó liền dùng cấp bách gấp rút. Chẳng giống như Qui Sơn bàn bạc thao thao. 
Kẻ thiển hòa thời nay chỉ nhằm dưới gió mà đi, không thể thoát khỏi một đầu kia. Vì thế muốn nói 
được thân thiết chớ đem hỏi đến hỏi. Chỗ đáp của Ngũ Phong ngay đầu ngồi dứt, quả thật thích thú. 
Bách Trượng bảo: "Chỗ không người vạch trán xem ngươi." Hãy nói thừa nhận Sư hay không thừa 
nhận Sư? Là chết hay sống? Thấy kia lăn trùng trục, chỉ cùng kia một điểm. Thiền sư Tuyết Đậu 
Trùng Hiển làm rõ vấn đề với bài kệ: 
"Hòa Thượng dã tịnh khước 
Long xà trận thượng khán mưu lược 
Linh nhơn thường ức Lý tướng quân 
Vạn lý thiên biên phi nhất ngạc." 
(Hòa Thượng cũng dẹp hết 
Trên trận long xà xem mưu lược 
Khiến người thường nhớ Lý tướng quân 
Muôn dặm bên trời bay một ngạc). 
Dầu chính Ngũ Phong đã bày ra hai trận chợt ra chợt vào, Sư có tài năng của người chỉ huy chiến đấu. 
Người có đại mưu đại lược, tự do tự tại một người một ngựa hiện biến trong trận long xà. Mấy ông làm 
sao bao vây được ông ta. Nếu mấy ông không phải là con người loại này, làm sao mấy ông biết mưu 
lược như thế? Trong bài kệ của Tuyết Đậu, chỗ hỏi của ngài Bách Trượng như một con chim ngạc, còn 
chỗ đáp của Ngũ Phong như một mũi tên. Nếu chúng ta, những hành giả tu Thiền, chỉ lo tán thán Ngũ 
Phong, chúng ta sẽ sớm nhận ra rằng toàn thân mình đã bị đìm trong bùn và nước—The kôan "You 
too, Most Venerable, should shut up” in example 71 of the Pi-Yen-Lu. According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume IX, one day, Zen master Pai Chang (720-814/or 
818?) also asked Wu Feng, "With your throat, mouth, and lips shut, how wIll you speak?” Wu Feng 
said, “Teacher, you too should shut up." Pai Chang said, "Where there;s no one, [ shade my eyes with 
my hand and gaze out towards you." According to Yuan-WUu In the Pi-Yen-Lu, Kuei Shan held fast to 
his territory; Wu Feng cut off the myriad streams. For this bit one must be a fellow who takes 1t up 
đirectly, like a head-on clash in the front lines. There's no room for hesitation. Wu Feng functions 
directly and immediately: his reply 1s urgent and swIft, perilous and steep. He's not like Kueli Shan who 
1s so relaxed and easy-going and exuberant. Followers of Ch'an these days Just move under the shelf, 
unable to go beyond him. Thus 1t 1s said, "If you want to attain Inimacy, dont ask with questlons." Wu 
Feng's answer cut him off immediately; undeniably 1t was fast and brilliant. Pai Chang said, "Where 
there s no one. I shade my eyes with my hand and gaze out towards you.” But say, 1s this approving of 
Wu Feng or not? Is 1t kiling or bringing to life? Seeing hìm turn so smoothly, Pai Chang Just was g1ving 
him a check. Zen master Hsueh Tou makes 1t clearer with his verse: 
"“eacher, you too should shut up. 


2354 


Observe Wu-fengs strategy on the dragon 

and snake battle lines. 

He makes people think of General Li Kuang. 

Over the ten-thousand-mile horizon a single 

kingfisher hawk soars." 
It1s as though Wu Feng set out two battle lines to burst out and to burst in. He has the ability of a battle 
commander, unrestrained in all đirections. ÀA man with grand strategy 1s free to appear and disappear 
with his horse and spear up on the dragon and snake battle lines. How would you be able to surround 
him? TÝ you are not this kind of person, how will you know that there 1s this kind of strategy? In Hsueh 
Tou verse, Pai-Changs question 1s like a kingfisher hawk, and Wu Feng's answer 1s like an arrow. If 
we, Zen practitioners, have been so occupied with praising Wu feng, weT] soon realize that our whole 
body has been immersed in mud and water. 


3) Thường Quan: Không Thấy Trái Phải— Don't See Leƒft or Right 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, Thường Quan Ngũ Phong là tên của một vị thiển sư 
Trung Hoa vào thế kỷ thứ VII và thứ IX; đệ tử và người nối pháp của Bách Trượng Hoài Hải. Một 
hôm, Thường Quan hỏi một vị Tăng: "Ông từ đâu tới?" Vị Tăng đáp: "Từ trong làng tới." Thường Quan 
hỏi một vị Tăng khác: "Ông có thấy bò không?" Vị Tăng đáp: "Thấy." Thường Quan nói: "Ông thấy 
sừng trái hay sừng phải?" Vị Tăng không lời đối đáp. Thường Quan nói dùm cho vị Tăng: "Không thấy 
trái phải." (Về sau này Ngưỡng Sơn nói: "Ông có còn thấy trái phải không?")—According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume IX, Changguan Wufeng, name of 
a Chinese Zen master, between the 8th and 9th century; a student and dharma successor of Pai-chang 
Huai-hai. One day, Chlang-kuan asked a monk, "Where are you coming from?” The monk said, "From 
the village." Chang-kuan asked another monk, "Did you see an ox?”" The monk said, "I saw 1t." Chang- 
kuan said, "Did you see 1ts left horn or dịd you see 1s right horn?" The monk didnt answer. Chang- 
kuan spoke for him, saying, "I dont see left or right." (Yangshan later said, "Do you still see left and 
right?"). 


4) Thường Quan: Nếu Ông Gặp Văn Thù Trên Núi Đài Thì Về Đây Chỉ Cho Lão Tăng—]ƒ You 
See Manjusrion Mounf Tai, Come Back to Show Him to Me 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, Thường Quan Ngũ Phong là tên của một vị thiển sư 
Trung Hoa vào thế kỷ thứ VIII và thứ IX; đệ tử và người nối pháp của Bách Trượng Hoài Hải. Một 
hôm, có một vị Tăng rời tự viện. Thường Quan nói: "Xà lê định đi về đâu?" Vị Tăng nói: "Đi về núi 
Đài." Thường Quan đưa một ngón tay lên nói: "Nếu ông có gặp Văn Thù thì hãy trở về đây chỉ cho 
lão tăng với." Vị Tăng không lời đối đáp——According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Chˆuan-Teng-Lu), Volume IX, Changguan Wufeng, name of a Chinese Zen master, between the 8th 
and 0th century; a student and dharma successor of Pai-chang Huai-hai. One day, a monk was leaving 
the temple. Ch'ang-kuan said, "Your Reverence, where are you going?” The monk said, "Ứm going to 
Mount Tai." Chang-kuan held up one finger and said, "If you see ManJjusri then come back here and 
show him to me.” The monk didn't answer. 


3) Thường Quan: Ông Đã Chê Bai Lão Tăng Rồi Còn Gì!— You've Already Slandered Me! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, một hôm, có một vị Tăng rời tự viện, Thiển Sư Thường 
Quan Ngũ Phong nói: "Ông đi các nơi chớ chê bai lão Tăng chỗ này." Vị Tăng nói: "Con đây không 
nói Hòa Thượng ở tại chỗ này." Thường Quan nói: "Ông sẽ nói lão Tăng ở đâu?" Vị Tăng đưa một 
ngón tay lên. Thường Quan nói: "Ông đã chê bai lão Tăng rồi còn gì!"——According to the Records of 
the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume IX, one day, a monk was leaving the 
temple. Ch'ang-kuan said, "“When you go around everywhere, dont spread slander by saying Em here.” 


2355 


The monk said, "I wont say the master 1s here." Chang-kuan said, "Where will you say I am?” The 
monk held up one finger. Ch'ang-kuan said, "You've already slandered me!” 


DCCCX.Tịch Thất Nguyên Quang: .Jakushitsu Genko 
1) Cái Này Ta Vì Ngươi Tỏ Hiện!— Thịs Thíng, I Show lt to You Clear As Can Be! 
Thiền sư Tịch Thất Nguyên Quang (1290-1367), một trong những Thiền sư nổi tiếng thuộc thiển phái 
Lâm Tế ở Nhật Bản thế kỷ thứ XIV. Dưới đây là bài thơ của Thiền sư Tịch Thất Nguyên Quang dành 
cho một thiển sinh, thúc đẩy anh ta hướng đến chỗ thức ngộ về "cái này," cái tâm tỉnh giác, tự tại trước 
thế giới thực tại hiện tiền. Đó là bài thơ đầu tiên trong "Đôi bài thơ dành cho một Tăng nhân" của 
Thiên sư Tịch Thất Nguyên Quang 
"Cái này, Ta vì ngươi tỏ hiện! 

Chẳng cần dụng đến chút tài riêng 

Gió êm nắng ấm vàng anh hót 

Cành xuân hoa thắm khéo đưa duyên." 
Trong đời sống Thiển viện có nhiều dịp thi được viết lên, chỉ như chúng được dùng trong nhiều cơ hội 
xã giao bởi những từng lớp có giáo dục nói chung. Các bậc học giả và quan chức Trung Hoa thường 
trao đổi thi kệ khi từ biệt bạn hữu trong một chuyến hành trình đi xa, tập quán này cũng phổ biến giữa 
các Thiển Tăng ở châu Á—Zen master Jakushitsu Genko, one of the most famous Japanese Zen 
masters of the Rinzai school in the fourteenth century. The following 1s intended to offer instruction to 
a disciple and nudge him along toward an understanding of "this thíng,” enlightenmett. Ít 1s the first of 
”wo Poems to Show to a Monk” written by Zen master Jakushitsu Genko: 

“This thing, T show 1t to you clear as can be! 

No need to plot any special feats or expÌoIts. 

Breezes mild, the sun warm, 

yellow warblers caroling; 

Spring at 1ts height already in the 

blossoming treetops." 
Poems were written on many occasions 1n the life of the Zen monastery, Jjust as they were used on 
numerous social occasions by members of the educated class in general. Chinese scholar-officials 
customarily exchanged poems of parting when one of their number set off on a Journey, and the same 
practice prevailed among the Zen monks In Asia. 


2) Tịch Thất Nguyên Quang: Chân Lý Sống Của Thiền Là Gì?—What About the Living Truth oƒ 
Zen? 
Thiền sư Tịch Thất Nguyên Quang (1290-1367), một trong những Thiền sư nổi tiếng thuộc thiển phái 
Lâm Tế ở Nhật Bản thế kỷ thứ XIV. Tịch Thất Nguyên Quang Thiền Sư, tên của một vị thiển Sư Nhật 
Bản thuộc thiển phái Lâm Tế ở Nhật Bản. Sư là một trong những Thiển sư nổi tiếng nhất trong Văn 
Học Ngũ Sơn ở Nhật Bản. Sư thọ cụ túc giới vào năm 15 tuổi và sau đó trở thành đệ tử của quốc sư 
Butto dưới triều đại Thương Liêm. Sau đó ông sang Trung Hoa để tìm học với thầy Minh Bổn và các 
thiển sư khác thuộc tông Lâm Tế, tất cả những vị thầy nây đều xác nhận sự thể nghiệm sâu sắc của 
ông. Sư là vị thiển sư cuối cùng trong số các thiền sư đã sang Trung Hoa, nơi mà sự tu tập thiển bắt 
đầu suy thoái. Một hôm khi thầy ông bị bệnh, Tịch Thất Nguyên Quang chăm sóc thuốc thang cho 
thây và hỏi thầy "lời cuối cùng" (chân lý sống của thiền) là gì. Butto Kokushi liền đánh ông khi nghe 
câu hỏi đó; ngay lúc ấy, Tịch Thất Nguyên Quang đạt được đại giác, lúc ông mới 18 tuổi. Người ta tin 
rằng một thiển sư đã chứng ngộ có thể nhận biết học trò của mình có đến gần với “ngộ” và việc vén 
lên bức màn vô minh có thể quét đi một cách nhanh chóng bằng phương cách khéo léo này. Sư là 
người khai sáng ra phái Vĩnh Nguyên Tự, một trong những nhánh thiển quan trọng nhất trong trường 
phái Lâm Tế ở Nhật Bản. Hiện nay phái này có khoảng 129 ngôi tự viện trên khắp Nhật Bản—Zen 


2356 


master Jakushitsu Genko, one of the most famous Japanese Zen masters of the Rinzai school in the 
fourteenth century. He was one of the most famous Zen masters of the Five-Mountain Literature in 
Japan. He was ordained as a monk at fifteen and soon thereafter became a student of the Zen master 
Butto Kokushi in Kamakura. Later Jakuhitsu went to China, where he sought out Master Ming-pen and 
other Zen masters of the Rinzai school of the Yuan period. All of these confirmed his profound 
realization of Zen. Jakuhifsu was the last well-known Japanese Zen master to go to China, where Zen 
was already in decline. Once when his master was sick, Jakuhitsu, who was taking care of his 
treatment, asked him about the "last word” (a question about the living truth of Zen). Butto Kokushi hit 
him, and ¡n this 1nstant Jakuhitsu experienced enlightenment. He was then eighteen years old. It 1s 
believed that an awakened master 1s able to perceive that a student 1s close to “kensho” and that the 
veils of ignorance can be wiped away quickly with the skillful use of such techniques. He was the 
founder of the Eigen-ji branch, one of the most Important branches from Lin-Chi school in Japan. Ủp to 
now, this branch has about 129 temples throughout Japan. 


3) Tịch Thất Nguyên Quang: Đảnh Tướng—A Formal Portrdit 0ƒ a Zen Master 
Đảnh tướng là một dạng tranh chân dung truyền thần các vị Tăng với lễ phục trang trọng và phong thái 
oai nghi, thường là quà tặng mà các Thiển sư dành cho môn đệ. Vào thời của Thiển sư Tịch Thất 
Nguyên Quang, có một vị đệ tử tại gia nữ đã yêu cầu một nghệ sĩ tài danh đương thời vẽ một bức chân 
dung của Thiển sư Tịch Thất Nguyên Quang, với một bài thơ của chính Thiền sư Tịch Thất đi kèm 
theo như sau: 
"Ai đắp y ánh vàng sắc tía 

Phủ lên nhục thân lão ngốc náy 

Chỉ e người xem họ sẽ cười 

Mau trả lão về núi xanh thôi." 
An image or portrait of the upper half of the body. The following poem was also wriften to accompany 
a painting, this one a formal portrait (chinso) of a Zen master such as was often presented to the 
masters disciples. During the time of Zen master Jakushitsu Genko, a woman lay believer requested a 
famous artist of the time to paint a portrait of Zen master Jakushitsu Genko, and the poem that 
accompanied it is by master Jakushitsu himself: 

"Who took these splendid robes of 

purple and gold, 

Wrapped them round 

the old fool's lump of red flesh? 

'When bystanders see him, 

Im afraid they TI laugh; 

Better send him back 

to sfay in his old green mountain!” 


4) Tịch Thất Nguyên Quang Và Vĩnh Nguyên Tự Phái— Kakushitsu Genko and Eigenji-ha 

Vĩnh Nguyên Tự thuộc phái Lâm Tế, Phật giáo Nhật Bản, được Thiền sư Tịch Thất Nguyên Quang 
(1290-1367) khai sáng. Vĩnh Nguyên Tự là một trong những tự viện Nhật Bản hiện vẫn còn đào tạo 
các thiển sư theo truyền thống chính thống của Thiền. Thiển phái Vĩnh Nguyên Tự là một trong những 
nhánh thiển quan trọng nhất trong trường phái Lâm Tế ở Nhật Bản. Phái này do Thiển sư Tịch Thất 
Nguyên Quang (1290-1367) khai sáng. Hiện nay phái này có khoảng 129 ngôi tự viện trên khắp Nhật 
Bản—Name of a monastery of the Japanese Rinzai school, founded by Zen master Jakushitsu Genko. 
The Eigen-jJi is one of the few Japanese monasteries in which monks are still trained today in the 
authentic Zen tradition. Eigen-Ji branch was founded by Zen master Jakushitsu Genko. This 1s one of 


2357 


the most important branches from Lin-Chi school in Japan. Dp to now, this branch has about 129 
temples throughout Japan. 


DCCCXT.Tiệm Nguyên Trọng Hưng: Chien-Yuan Chung-Shing 

1)_ Đang Tìm Linh Cốt Tiên Sư— Looking For Relics oƒ Our Late Master 

Trong khi Tiệm Nguyên đi khắp nơi tham học, một hôm, Tiệm Nguyên cầm cái mai ở trên pháp đường 
đi từ Đông qua Tây, từ Tây qua Đông. Thạch Sương hỏi: "Làm gì?" Tiệm Nguyên nói: "Tìm linh cốt 
tiên sư." Thạch Sương liền cắt đứt gót chân y, nói: "Ta trong ấy, nước dâng lênh láng, sóng dậy ngập 
trời, tìm cái gì là linh cốt tiên sư?" Tiệm Nguyên đã tìm linh cốt tiên sư, tại sao Thạch Sương lại nói 
như thế ấy? Đến trong đây là chỗ sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói, ngay lời này tiến được mới 
biết từ thủy chí chung toàn cơ thọ dụng. Nếu ông khởi đạo lý suy nghĩ tìm hiểu tức là khó thấy. Tiệm 
Nguyên nói: "Nên khéo gắng sức." Xem Sư sau khi ngộ, nói được tự nhiên kỳ đặc. Mảnh xương trên 
đảnh của Đạo Ngộ như màu vàng, khi đánh liền phát ra tiếng đồng. Tuyết Đậu trước ngữ: "Trời xanh! 
Trời xanh!" Ý tại hai bên. Thái Nguyên Phù nói: "Linh cốt tiên sư vẫn còn", tự nhiên nói được ổng 
đáng, sợi dây đứt này đồng thời đưa đến một bên. Hãy nói thế nào là chỗ tinh yếu? Thế nào là chỗ 
gắng sức? Đâu chẳng nghe nói: "Một chỗ thấu, ngàn chỗ muôn chỗ đồng thời thấu." Nếu nhằm chỗ 
chẳng nói chẳng nói mà thấu được, là ngôi cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ. Nếu thấu chẳng được, 
phải tự tham tự ngộ, chẳng nên dễ dàng qua ngày, đáng quí thay ngày tháng! —While on his 
pilgrimage, one day, Chien Yuan took a hoe Into the teaching hall and crossed back and forth, from 
east to west and west to east. He intended to display his insight. Sure enough Shih Shuang asked him, 
"What are you doing?" Chien Yuan said, "Em looking for relics of our late master." Shih Shuang then 
cut off his footsteps, saying, "Vast waves spread far and wide, foaming billows flood the skles; what 
relics of our late master are you looking for?” Since Chien Yuan was looking for relics of the late 
master, why did Shih Shuang nevertheless talk to him this way? At this point, 1Ÿ you can comprehend 
the words, "I wont say alive, and I wonft say dead," then you will know that from beginning to end the 
enfire capacify 1s put to use. lf you make up rationalizations, hesitate and ponder, then it will be 
1mpossible to see. Chien Yuan said, “This 1s Just where I should apply effort." See how after his 
enlightenment he can speak spontaneously so extraordinarily. Tao Wu's skull bone was golden-hued; 
when struck 1t sounded like metal. Hsueh Tou commented, "Heavens! Heavens!" His meaning comes 
down on both sides. Fu of Tai Yuan said, “The late master's relics are still present." Naturally what he 
said was fitting, at once he put this loose end in place. But tell me, what 1s the most essential place? 
How 1s effort applied? Havent you heard 1t said that 1ƒ you penetrate 1n one place you penetrate 1n a 
thousand, ten thousand places all at once. If you can penetrate Ï wont say, Ï won”t say, then you cut off 
the tongues of everyone on earth. If you cant penetrate this, then you must study for yourself and 
awaken yourself. You mustnt take 1t easy and let the days go by, you must value the time. 


2) Tiệm Nguyên: Đạt Ngộ Từ Câu "Sanh Cũng Chẳng Nói, Tử Cũng Chẳng Nói"'—Attained 
Enlightenment With the Phrase "Won 't Say Alive, Won t Say Deqad"" 
Tiệm Nguyên Trọng Hưng là tên của thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ IX, đệ tử và truyền nhân nối 
pháp của thiển sư Đạo Ngộ Viên Trí. Khi Tiệm Nguyên đến một viện nhỏ, nghe cư sĩ tụng phẩm Phổ 
Môn: "Nên dùng thân Tỳ Kheo được độ, liền hiện thân Tỳ Kheo mà vì đó thuyết pháp..." bỗng nhiên 
đại ngộ. Sư nói: "Khi xưa ta lầm làm quái tiên sư, đâu biết việc này chẳng ở trên ngôn cú." Người xưa 
nói: "Không lường được bậc đại nhân, bị ngữ mạch xoay đi." Có nhóm người tình giải nói: "Đạo Ngộ 
bảo chẳng nói chẳng nói tức là nói rồi vậy, gọi là đánh lưng thì nhào lộn, khiến người dò tìm chẳng 
được." Nếu hiểu thế ấy làm sao bình ổn. Nếu người chân đạp đất thật thì chẳng cách một mảy tơ. Như 
chuyện thất hiền nữ đi dạo rừng Thi Đà, có vị chỉ tử thi hỏi: "Tử thi tại đấy, người ở chỗ nào?" Người 
chị cả đáp: "Làm gì? Làm gì?" Cả chúng nghe đều chứng vô sanh pháp nhẫn. Thử nói có bao nhiêu 
cái, ngàn cái muôn cái chỉ là một cái. Sau Tiệm Nguyên đến chỗ Thạch Sương thuật lại việc trước. 


2358 


Thạch Sương như xưa nói: "Sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói." Tiệm Nguyên hỏi: "Vì sao chẳng 
nói?" Thạch Sương đáp: "Chẳng nói chẳng nói." Tiệm Nguyên liền ngộ. Chúng ta, những hành giả tu 
Thiền, nên xem câu chuyện này một cách nghiêm túc. Cả hai thầy trò Thiển sư Đạo Ngộ lẫn Tiệm 
Nguyên đều rất nghiêm túc muốn giải đáp vấn để sinh tử này, cho nên sự chứng ngộ của họ cũng rất 
rõ ràng. Nếu hành giả chúng ta chỉ nghe cuộc nói chuyện rồi tự cảm giác có lẽ mình đã hiểu điều gì 
đó, thì chưa đủ thuyết phục rằng mình đã hiểu rõ sự tình. Chúng ta phải tự mình thể nghiệm Phật Đạo! 
Chính vì điều này mà Tiệm Nguyên phải bỏ đi. Tiệm Nguyên phải thể nghiệm đáp án cho chính mình. 
Tiệm Nguyên tiếp tục đi tham học. Có một số công án ghi lại sự tu tập của Tiệm Nguyên sau đó. Cuối 
cùng thì Tiệm Nguyên cũng thể nghiệm việc lớn sanh tử. Và Sư rất biết ơn Thiền sư Đạo Ngộ—Yuan 
Chung-Shing, name of a Chinese Zen master In the ninth century, a disciple and dharma successor of 
Zen master Daowu-Yuanzhi. When Chien Yuan came to a small temple where he heard a workman 
reciting the Avalokitesvara scripture, where 1t says, ”Io those who would attain salvation as monks, he 
appears as a monk to expound the Dharma for for them." Suddenly Chien Yuan was greatly 
enlightened and said, "At that time I was wrongly suspicious of my late teacher. How was I to know 
that this affatr 1snt in words and phrases?” As an Anclient said, "Even someone great beyond measure 
can be whirled around In the stream of words." Some Interpret intellectually and say that when Tao Wu 
said, "I wonft say, Ï wont say," he had thereby already said something, that this 1s what 1s called 
"turning a back-flip, making people unable to get ahold of you.” IÝ you understand In this fashion, how 
will you attain tranquility? If your feettread the real earth, you arent even a hairsbreadth away. 
Havent you heard? Seven women sages were travelling through the Forest of Corpses. One of the 
women pointed to a corpse and asked her sister, “The corpse 1s here, where 1s the person?” 'The eldest 
sister said, "What? What?” And all seven together experienced the tolerance of birthlessness. But say, 
how many are there like this? In a thousand or ten thousand, there's Just one. Later Chien Yuan weIt to 
Sh¡h Shuang and related his previous conversation with Tao Wu. Same as before, Shih Shuang said, "I 
wortt say alive, and I wont say dead," and Chien Yuan said, "“Why wont you say?" When Shih Shuang 
said, "I wont say, I wont say," Chien Yuan was Immediately enlightened. We, Zen practitioners, musf 
take this story serlously. Both Tao Wu (Dogo) and Chien Yuan (Zengen) were so serious about 
resolving this 1ssue of life and death. That 1s also why their realization 1s so clear. If we Just listen to a 
talk and we feel that perhaps something 1s understood, 1t 1s stilÏ not convincing enoueh for us to confirm 
our life. We must experilence ourselves as the Buddha Way! That is why Chien Yuan left. He had to 
experience the answer for himself. Chien Yuan went on a pilgrimage, and there are several other 
koans that record his practice after that. Finally he realized this grave matter of alive or dead. And he 
Was Very appreciative of Zen master Tao-wu. 


3) Tiệm Nguyên: Hòa Thượng, Vì Sao Thầy Chẳng Nói?— Master, Why Didn 't You Say? 

Tiệm Nguyên Trọng Hưng là tên của thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ IX, đệ tử và truyền nhân nối 
pháp của thiển sư Đạo Ngộ Viên Trí. Tên ông được nhắc tới trong thí dụ 55 của Bích Nham Lục. Tiệm 
Nguyên Trọng Hưng được coi như là người kế vị thiển sư Đạo Ngộ, tuy rằng trong thí dụ 55 của Bích 
Nham Lục, Tiệm Nguyên chỉ đạt được giác ngộ sau khi Đạo Ngộ đã thị tịch, dưới thời Thiển sư Thạch 
Sương Khánh Chư. Theo thí dụ 55 trong Bích Nham Lục, một hôm Đạo Ngộ cùng Tiệm Nguyên đến 
nhà Phật tử để cúng điếu. Tiệm Nguyên vỗ quan tài nói: "Sanh ư? Tử ư?" Đạo Ngộ nói: "Sanh cũng 
chẳng nói, tử cũng chẳng nói." Tiệm Nguyên hỏi: "Hòa Thượng, vì sao Thầy chẳng nói?" Đạo Ngộ 
đáp: "Chẳng nói chẳng nói." Hai thầy trò về đến giữa đường, Tiệm Nguyên thưa: "Hòa Thượng vì con 
nói, nếu chẳng nói đánh Hòa Thượng." Đạo Ngộ nói: "Đánh thì mặc đánh, nói thì chẳng nói." Tiệm 
Nguyên liền đánh. Sau Đạo Ngộ tịch, Tiệm Nguyên đến Thạch Sương thuật lại lời trước. Thạch Sương 
nói: "Sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói." Tiệm Nguyên hỏi: "Vì sao chẳng nói?" Thạch Sương 
nói: "Chẳng nói chẳng nói." Tiệm Nguyên ngay lúc đó liền tỉnh ngộ. Một hôm, Tiệm Nguyên cầm cái 
mai ở trên pháp đường đi từ Đông qua Tây, từ Tây qua Đông. Thạch Sương hỏi: "Làm gì?" Tiệm 


2359 


Nguyên nói: "Tìm linh cốt tiên sư." Thạch Sương bảo: "Nước dâng lênh láng, sóng dậy ngập trời, tìm 
cái gì là linh cốt tiên sư?" (Tuyết Đậu trước ngữ: "Trời xanh! Trời xanh!"). Tiệm Nguyên nói: "Nên 
khéo gắng sức." (Thái Nguyên Phù nói: "Linh cốt tiên sư vẫn còn"), Theo Viên Ngộ trong Bích Nham 
Lục, Đạo Ngộ cùng Tiệm Nguyên đến nhà Phật tử cúng điếu. Tiệm Nguyên vỗ quan tài nói: "Sanh ư? 
Tử ư?" Đạo Ngộ nói: "Sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói." Nếu nhằm dưới câu nhập được, dưới 
lời biết trở về, chỉ chỗ này là thấu thoát cổng sanh tử. Nếu không được như thế, thường thường đối 
diện lầm qua. Xem cổ nhân đi đứng nằm ngồi chẳng ngại lấy việc này làm niệm. Vừa đến nhà người 
điếu tang, Tiệm Nguyên vỗ quan tài nói: "Sanh ư? Tử ư?" Đạo Ngộ chẳng dời một mảy tơ, đáp rằng: 
"Sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói." Tiệm Nguyên đối diện lầm qua chạy theo ngữ cú, hỏi vì 
sao chẳng nói. Đạo Ngộ nói chẳng nói chẳng nói. Đạo Ngộ đáng gọi là lòng son mảnh mảnh, đem lầm 
đến lầm. Tiệm Nguyên vẫn chẳng tỉnh, về đến giữa đường lại nói: "Hòa Thượng vì con nói, nếu chẳng 
nói đánh Hòa Thượng." Kẻ này biết gì tốt xấu, nên nói tâm tốt chẳng được báo tốt. Đạo Ngộ như trước 
tâm lão bà tha thiết, nói với Tiệm Nguyên: "Đánh thì mặc đánh, nói tức chẳng nói." Tiệm Nguyên liền 
đánh. Tuy vậy, lại là kia tạo thêm một cây thể. Đạo Ngộ vì kia máu tuôn giọt giọt thế ấy. Tiệm 
Nguyên được cái chẳng khinh thường. Đạo Ngộ bị y đánh, liền nói với y: "Ông hãy đi, e trong viện Tri 
sự dò biết việc này sẽ gây họa cho ông." Thầm đuổi Tiệm Nguyên đi, Đạo Ngộ thực rất mực từ bi— 
Yuan Chung-Shing, name of a Chinese Zen master in the ninth century, a disciple and dharma 
successor of Zen master Daowu-Yuanzhi. He appears in example 55 of the PiI-Yen-Lu. Chien-yuan 1s 
considered the dharma successor of Master Tao-wu, although according to example 55 of the Pi-Yen- 
Ln, he first came to a glympse of enlightenment after the death of Tao-wu under Master Shih-shuang 
Chìing-chu. According to example 55 of the Pi-Yen-Lu, he first came to a glympse of enlightenment 
after the death of Tao-wu under Master Shih-shuang Ch1ng-chu. Tao Wu and Chien Yuan went to a 
house to make a condolence call. Chien Yuan hit the coffin and said, "Alive or dead?” Tao Wu said, "I 
wont say alive, and I wort say dead." Chien Yuan said, "“Why wontt you say?” Tao Wu said, "I[ wont 
say." Half way back, as they were returning, Chien Yuan said, “Tell me right away, Teacher; 1Ÿ you 
dont tell me, HH hit you." Tao Wu said, "You may hit me, but [ wont say." Chien Yuan then hit Tao 
Wu. Later Tao Wu passed on. Chien Yuan went to Shih Shuang and brought up the foregoing story. 
Sh¡h Shuang said, "I wont say alive, and I wont say dead." Chien Yuan said, "Why wont you say?” 
Sh¡h Shuang said, "[ wont say, [ wont say." At these words Chien Yuan had an insight. One day Chien 
Yuan took a hoe 1nto the teaching hall and crossed back and forth, from east to west and west fo east. 
Sh¡h Shuang said, "“What are you doing?" Chien Yuan said, "Vast waves spread far and wide, foaming 
bilows flood the skles; what relics of our late master are you looking for?" Hsueh Tou added a 
comment saying, "Heavensl Heavensl" According to Yuan-Wu ¡n the Pi-Yen-Lu, Tao Wu and Chien 
Yuan wernt to a house to make a condolence call. Chien Yuan hít the coffin and said, "Alive or dead?” 
Tao Wu said, "I wont say alive, and Ï wontt say dead." If you can immediately enter at these lines, 1Ÿ at 
these words you immediately know what they come down to, then this 1s the key to penetrating beyond 
le and death. Otherwise, 1f you can, then you will miss 1t over and over again even though 1ts ripht 
1n front of you. Observe how these Ancients, whether walking, standing, sitting, or lying down, were 
always mindful of this matter. As soon as they got to the house to offer condolences, Chien Yuan hit 
the coffin and asked Tao Wu, "Alive or dead?" Without stirring a hairsbreadth, Tao Wu answered him 
saying, "I wont say alive, and I wont say dead." Chien Yuan was face to face with 1t, but he stumbled 
past, running after the other mans words. He went on to say, "Master, why wont you say?” Tao Wu 
said, "I wont say, Ï wont say." This can be called Wu meeting an error with an error, his heart bared 
entirely. Chien Yuan was still not awake himself: halfway back as they were returning he again said, 
"”Tell me right away, Teacher; 1f you don tell me, [II hit you.” What does this fellow know of good and 
bad? This 1s what 1s called ”a good intention not getting a good reward." With tender kindness as 
before, Tao Wu said more to Chien Yuan, "You may hit me, but Ï wont say." Chien Yuan then hit Tao 
Wu. Even so, Tao Wu nevertheless won the point. Tao Wu was dripping with blood like thĩs to help 


2360 


Chien Yuan, but Yuan could be so unseeing! After being hít, Tao Wu then said to Chien Yuan, "You 
should go away for a while. I fear that 1f the monastery's đirector of affairs finds out, he would make 
trouble for you.” He secretly sent Chien Yuan away. 


DCCCXÌII. Tiên Nhai Nghĩa Phạm: Sengai Gibon 
1) Chiếc Áo Đi Mưa—A Raincoat (Mino) 
Sau khi học xong công án với Thanh Chuyết, Tiên Nha Nghĩa Phạm lại làm một chuyến chu du khác 
xuyên qua miền trung và miễn bắc nước Nhật, thăm viếng các tự viện nổi tiếng. Sư lưu lại Mino một 
thời gian, đó là tỉnh quê của Sư, nhưng vì chống lại cách quản lý sai trái của chính quyển địa phương 
nên Sư bị trục xuất. Tuy nhiên, Sư đã để lại một bài thơ với hai chỗ nói giễu về chữ, một là chữ "kasa" 
vừa có nghĩa là cái dù, vừa có nghĩa là cái nón tre của Tăng sĩ, nói rộng ra là chính vị Tăng sĩ đó; và 
chữ nữa là "Mino," vừa có nghĩa là tên của tỉnh này, vừa có nghĩa là cái áo đi mưa: 
"Ta giương lên chiếc 'kasa' 

Mưa như trút nước cũng là như không. 

Đâu cần nhờ đến 'Mino' làm gì!" 
After his trainng of koan with Seisetsu was completed, he went once again on another wandering 
pilgrimage through central and northern Japan, visiting famous temples and testing his Zen with well- 
known monks. For a time, he settled in Mino, his home province, but he spoke out against the 
mismanagement of the clan government and was expelled. However, he left behind a poem with two 
puns. One 1s on the word "kasa," which can mean both an umbrella and a monk's bamboo hat (and by 
1nference the monk himself); and the other 1s on "Mino," which can be either the province or a straw 
raIincoat: 

"Under an open kasa, 
Even T 1t rains down from the heavens, 
There 1s no need to rely on Minol” 


2) Tiên Nhai: Công Án “Hương Nghiêm Thượng Thụ °— The Koan “Hsiang-Yen's Up a Tree ” 
Thiền sư Nguyên Tín giao cho Tiên Nhai Nghĩa Phạm (1751-1837) công án Hương Nghiêm Thượng 
Thụ: “Ví như người leo lên cây cao, dưới là vực thẳm ngàn thước. Người ấy miệng ngậm cành cây, 
chân không đạp chỗ nào, tay không bám vào đâu. Chợt có người đến hỏi: “Ý Tổ Sư từ Ấn Độ sang.” 
Nếu mở miệng đáp thì mất mạng nát thân, bằng chẳng đáp thì phụ lòng người hỏi. Chính khi ấy phải 
làm sao?” Khi Tiên Nhai giải quyết công án, ông theo cách tu tập truyền thống, diễn tả sự hiểu biết 
của mình bằng bài kệ: 
“Đức Thích Ca đã nhập diệt hai ngàn năm qua 

Di Lặc sẽ không thị hiện trong một tỷ năm nữa 

Chúng sanh thấy điều này khó hiểu 

Nhưng có việc như vầy: Lổ mũi nằm trên môi” 
Tiên Nhai trình bài thơ này cho sư phụ Nguyên Tín xem, vị thầy này thừa nhận sự đạt ngộ của Sư và 
trao ấn chứng cho Sư. Tiên Nhai lưu lại với Thiển sư Nguyên Tín mười ba năm, cho đến khi vị này thị 
tịch vào năm 1781, Tiên Nhai hoàn tất việc tu tập công án với người nối pháp của Nguyên Tín là 
Thiển sư Thanh Chuyết Chánh Trừng—Zen master Gessen assigned Sengai the koan based on a 
problem Hsiang-yen Chih-hsien/Kyogen Chikan (Jap) (?-898) put to his disciples: Hsiang-Yens p a 
Tree: “Talking about this, you could compare 1t to a person who has climbed a tree and 1s øgrasping a 
branch, supported only by his teeth. His feet are hanging freely, as are his hands. Suddenly someone 
down on the ground yells out to him: “What 1s the meaning of the First Ancestor coming from the 
wesf?” To not answer 1sn't acceptable, but 1f he does so he”ll fall, and so lose his life. At this very 
moment what can he do?” When Sengali resolved the koan, he followed the traditional practice of 
expressing his understanding 1n verse: 


2361 


“Sakyamumi entered extinction two thousand years ago; 

Maitreya wonlt appear for another billion years 

Sentient beings find this hard to understand, 

But 1fs Just like this: the nostrils are over the lips.” 
Sengai showed this poem to his teacher Gessen, who recognized Sengars enlightenment and awarded 
him with a certificate of enliphtenmetnt, testifying to his enlightenment. Sengai remained with Gessen 
for another thirteen years, until the master s death in 1781, then he completed koan study with Gessen's 
successor, Seisetsu Shucho. 


3) Tiên Nhai: Đến Một Mình, Lưu Lại Một Mình, Đi Một Mình! — To Come Alone, To Stay Alone, 
and to Die Alone! 
Thoát khỏi trách nhiệm trụ trì của một Thiền viện chính, Tiên Nhai Nghĩa Phạm (1751-1837) mong có 
thì giờ ẩn dật và diễn tả cuộc sống mới của mình qua những vần thơ: 
“Đức Phật có tám ngàn chư Tăng, 
Khổng Tử có ba ngàn đệ tử. 
Ta ngồi một mình trên tổng đá phủ dây nho 
Nhìn mây từng chặp bay qua.” 
Bài kệ dưới đây được viết kèm theo một bức họa về Bạch Am Trống Trải: 
“Ta đến một mình 
Ta đi một mình 
Giữa khoảng đến đi 
Ngày đêm ta lưu lại một mình.” 
Freed from responsibilities of an abbot of a major Zen Temple, Sengai looked forward to a time of 
solitude and described his new life in a number of poems: 
“Buddha had 80,000 monks 
Confucius 3,000 disciples. 
I sit alone on a vine-covered stone 
Watching the occasional cloud go by.” 
This verse accompamies a drawing of Kyohakuin (The Empty White House): 
“1l came alone 
I will đie alone 
In between 
Iremain alone night and day.” 


4) Tiên Nhai: Giận Dữ Là Một Của Báu Cần Phải Cất Giữ Thật Kỹ Ở Một Nơi An Toàn!—Anger 
lsA Treasure That Needs Be Carefully Stored In a Saqƒe Place! 
Tiên Nhai Nghĩa Phạm Thiển Sư (1751-1837), tên một vị thiển sư Nhật Bản thuộc phái Lâm Tế. Sư 
sinh trong một gia đình nông dân tại làng Tamiguchi thuộc vùng Mino, ngày nay là quận hạt Gifu. Sư đi 
tu từ năm II tuổi. Tại trường học trong chùa, ông chẳng những được học giáo thuyết và pháp tu Phật 
giáo, mà còn được học về thư pháp, hội họa bằng bút lông, và làm thơ. Ngay khi còn nhỏ, Tiên Nhai 
đã biểu thị tài năng hội họa của mình. Ông làm một chuyến chu du rộng lớn vào năm 19 tuổi để tìm 
một vị thầy có thể giúp mình giác ngộ. Ông du hành khắp nước Nhật, đi hết tự viện này đến tự viện 
khác để tìm một vị thây thích hợp với mình. Cuối cùng ông trụ lại chỗ của Thiền sư Nguyên Tín và trở 
thành đệ tử và pháp tử nối pháp của vị thầy này. Ông là môn đổ và người kế vị pháp của thiển sư 
Nguyên Tín. Tiên Nhai nổi tiếng vì không theo khuôn phép và vì phương pháp đào tạo thiển cực kỳ 
hữu hiệu của mình; ông cũng được biết tới vì tánh hài hước. Những phẩm chất nầy của ông hiện lên 
trên những bức họa mực Tàu và những tác phẩm nghệ thuật đồ họa của ông, đến nay những người yêu 


2362 


thích nghệ thuật trên thế giới vẫn còn trân quý. Thiền sư Tiên Nhai có một bức họa hình của một 
người đàn ông giận dữ, bên cạnh bức họa ông có đề một bài thơ ngắn như sau: 
“Giận dữ là kho báu trong nhà của chính ông, 

Đừng tùy tiện bất cẩn mang nó ra, 

Rất nguy hiểm! Rất nguy hiểm!” 
Thiền sư Tiên Nhai cũng nói: “Hành giả tu Thiển nên xem 'Giận dữ' như một viên ngọc kim cương, nó 
là của quí; là kho tàng lớn của chúng ta. Chúng ta nên cất giữ nó ở một nơi an toàn. Thỉnh thoảng, 
chúng ta nên kiểm lại coi nó còn đó không. Nhớ cất nó ở một nơi rất an toàn và không nên đem nó ra 
tùy tiện sử dụng.”—Sengai Gibon, name of a Japanese Zen master of the Rinzai school. He was born 
to a farming family in Taniguchi village in Mino, present-day Gifu prefecture. He became a monk at 
the age of II. At the temple school he attended, he was introduced not only to Buddhist doctrine and 
practice, but also to callipraphy, brushwork, and poetic composition. Even at young age, Sengal 
showed a talented for drawing. At 19, he went on wandering pilgrimage to look for a teacher who 
could help him achieve awakening. He traveled about Japan, visiting temple after temple, seeking an 
appropriate master. Finally he settled upon Gessen Zenne and became a student and đharma successor 
of Master Gessen. Sengai was known for his unorthodox but extremely effective style of training Zen 
students and for his humor. These are qualities that are reflected in his ink paintings and calligraphies, 
which have come to be appreciated by lovers of art throughout the world. Zen master Gibon had a 
painting on an angry man, beside the painting he wrote a short poem as follows: 

“AnBð€T 1S yOUT OWn pr€CIOUS freasure, 

You should not carelessly take 1t out at wIll, 

IUs very dangerous!” Very dangerous! 
Zen master Gibon also said: “Zen practitioners should consider 'Anger' as a diamond pearl, 1t 1s 
DrecIous; 1fS Our great treasure. We should store 1t in a safe place. Once in a while, we should check 1t 
out to see 1 1s still there and take care of 1t. Remember to store 1t in a very safe place and should 
never take 1t out to use at wIll.” 


5) Tiên Nhai: Lấy Thân Mình Làm Ghế Đẩu Để Dạy Dỗ Đồ Đệ!— Using His Body For a Stool In 
Order To Change His Disciple! 

Nhiều thiển sinh đang học thiển với Thiển sư Tiên Nhai Nghĩa Phạm. Có một người trong bọn họ 
thường thức dậy trong đêm, trèo qua bức tường của chùa và đi xuống phố chơi. Một đêm, Thiển sư 
Tiên Nhai đi xem xét các khu phòng ngủ, phát hiện thiển sinh này vắng mặt và ngài cũng tìm thấy 
chiếc ghế cao mà anh ta sử dụng để trèo qua tường. Thiển sư Tiên Nhai bèn lấy cái ghế đi và đứng 
thay vào chỗ đó. Khi gã đi chơi rong trở về, không biết là Thiển sư Tiên Nhai đang thế vào chỗ cái 
ghế, nên anh ta đặt chân mình lên đầu của thiền sư và nhảy xuống đất. Khi khám phá ra việc mình 
vừa mới làm, anh ta hoảng hồn. Thiền sư Tiên Nhai nói: “Trời sáng sớm lạnh lắm. Con nên cẩn thận 
đừng để bị cảm lạnh.” Từ đó anh thiển sinh này chẳng bao giờ lẻn ra ngoài vào ban đêm nữa—Many 
pupils were studying meditation under the Zen master Sengai. One of them used to arise at nipht, climb 
over the temple wall, and go to town on a pÏleasure Jaunt. One night, Zen master Sengal, inpsecting the 
dormitory quarters, found this pupil missing and also discovered the high stool he had used to scale the 
wall. Zen master Sengal removed the stool and stood there ¡n 1s place. When the wanderer returned, 
not knowing that Zen master Sengai was the stool, he put his feet on the masters head and Jjumped 
down Innto the grounds. Discovering what he had done, he was aghast. Zen master Sengal said: “Ít 1s 
very chilly in the early morning. Do be careful not to catch cold yourseTf.” The pupil never went out at 
mght again. 


2363 


6) Tiên Nhai: Những Khóm Cúc Trong Vườn Lãnh Chúa— The Baron s Chrysanthermuns 

Sau khi học xong với thầy, Tiên Nhai Nghĩa Phạm (1751-1837) lại làm một chuyến chu du khác và 
đến năm 1790 trở thành viện trưởng thứ 123 của tu viện Shofuku ở Hakata trên đảo Kyushu, đây là 
thiển viện xưa nhất của Nhật Bản, do thiển sư Vinh Tây lập ra vào năm 1195. Vào thời đó, có một vị 
lãnh chúa rất yêu thích hoa cúc. Ông ta cho trồng toàn loại hoa cúc ở khu vườn phía sau đinh thự, và 
đã tốn không ít thời gian, công sức để chăm sóc cho khu vườn ấy. Kỳ thật, ông ta để ý chăm sóc những 
bông hoa cúc này còn hơn cả vợ con và những nàng hầu của mình. Nói tóm lại, nềm đam mê hoa cúc 
của vị lãnh chúa đã gây phiển hà và đau khổ cho mọi người chung quanh ông. Rất nhiều gia nhân 
trong dinh thự đã bị trừng phạt nặng nễ chỉ vì vô ý làm hư hại những đóa hoa cúc trong vườn. Một lần 
nọ, khi vị quản gia vô tình làm gãy một cành hoa cúc trong vườn. Vị lãnh chúa đã giận dữ ra lệnh giam 
người quản gia vào ngục. Bị sỉ nhục vì cách đối xử này, người quản gia đã mổ bụng tự sát theo truyền 
thống võ sĩ đạo. Lúc này câu chuyện được truyền đến tai thiển sư Tiên Nhai (Sengai). Sư vội vã đi 
đến nhà ngục để can ngăn hành động tự sát vô nghĩa này. Không vừa ý với biện pháp tạm thời này, 
thiển sư Tiên Nhai quyết tâm giải quyết vấn để đến tận gốc rễ. Vào một đêm mưa, Tiên Nhai đột 
nhập vào khu vườn phía sau nơi có đầy hoa cúc của vị lãnh chúa. Ông đã dùng chiếc liềm và thẳng tay 
cắt gọn tất cả khu vườn đang nở rộ hoa cúc. Nghe tiếng động lạ trong vườn, vị lãnh chúa nhìn ra ngoài 
và thấy có người, ông vội vã tuốt kiếm ra và quát lớn xem coi Tiên Nhai đang làm gì ngoài đó. Vị 
thiển sư điểm nhiên trả lời: "Nếu không cắt chúng đi thì cuối cùng đám rong rêu này sẽ mọc đầy ra 
sân!" Sau những lời này, lúc bấy giờ, vị lãnh chúa đã nhận ra sự sai trái của mình. Như vừa tỉnh sau 
một giấc mơ. Từ đó về sau ông ta không cho trồng hoa cúc trong vườn nữa—After his training with 
Gessen was completed, Sengai Gibon went once again on wandering pilgrimage and was appointed in 
1790 the 123rd abbot of Shofuku-Ji in Hakata on Kyushu island, which had been founded in 1195 by 
Eisal ZenJI as the first Zen monastery 1n Japan. During that period of time, there was a baron who was 
extremely fond of chrysanthemums. He had the whole rear garden of his mansion planted with them, 
and spent a lot of time and effort cultivating them. In fact, the baron paid mơre attenfion to the care of 
his chrysanthemums than to his wife and concubines. In short, the baron's passion for chrysanthemums 
made life miserable for everyone around him. Many of his retainers were punished for inadvertentÌy 
breaking off a blossom. Ôn one occasion, when a certain retainer accidentally broke off a blossom, he 
was ordered Into confinement by the furious baron. Enraged by this treatment, the retainer resolved to 
đissembowel himself 1n protest, according to the traditional warrior code. Now 1t so happened that Zen 
master Sengai heard of this and hastened to intervene, prevenfing the retainer from commitfing suicide 
over such an affatr. Not content with a temporary measure, Sengai resolved to effect a permanent 
solution. One rainy night when the chrysanthemums were ¡n full bloom, Sengai sneaked into the 
barons garden with a sickle and cut down every single chrysanthemum. Hearing a strange sound from 
the garden, the baron looked out and saw someone there. Rushing out wielding his sword in great 
alarm, he demanded to know what Sengai was doing. The Zen master calmly replied, "Even weeds 
like this eventually become rank 1f they are not cut." Now the baron realized how wrong he had been. 
It was like awakening from a dream. From that time onward, he no longer raised chrysanthemums. 


7) Tiên Nhai: Sanh Tử Diễn Tiến Đúng Theo Tiến Trình Tự Nhiên Là Hạnh Phúc— Birth and 
Death Happen In Accordance With the Natural Course Is A Real Happiness 
Một người giàu có đến nhờ Thiền Sư Tiên Nhai Nghĩa Phạm viết cho một câu về sự thịnh vượng lâu 
dài của gia đình để làm vật bảo truyển lại nhiều đời sau. Thiển Sư Tiên Nhai bèn lấy một tờ giấy lớn 
và viết: “Cha chết, con chết, cháu chết.” Người kia nổi giận, nói: “Tôi nhờ ngài viết cái gì đó nói lên 
sự hạnh phúc của gia đình. Tại sao ngài lại đùa cợt như vậy?” Thiền Sư Tiên Nhai giải thích: “Không 
có gì là cố ý đùa cợt cả! Nếu con ông mà chết trước khi ông chết, điều này sẽ làm cho ông đau buồn 
lớn lắm. Nếu cháu nội ông mà chết trước con trai ông, cả ông và con ông sẽ vô cùng đau khổ. Nếu 
trong gia đình ông từ đời này qua đời khác cứ tuần tự chết theo đúng với trình tự mà ta vừa viết ra, đó 


2364 


sẽ là một diễn tiến tự nhiên của đời sống. Ta cho rằng như thế mới thật là thịnh vượng và hạnh 
phúc. —A rich man asked Zen master Sengai to write something for the continued happiness and 
prosperity of his family so that 1t might be treasured from generation to øeneration. Zen master Sengal 
obtained a large sheet of paper and wrote: “Father dies, son dies, grandson dies.” The rích man 
became angry, said: “I asked you to write something for the happiness and prosperity of my family. 
Why do you make such a Joke as this?” Sengai explained: “No joke 1s intended! If before you yourself 
đie your son should die, this would grieve you greatly. If your grandson should pass away before your 
son, both of you would be broken-hearted. If your family, generation afetr generation, passes away 1n 
the order I have named, 1t would be the natural course of life. I call this real prosperity and happiness.” 


8) Tiên Nhai: Thiên: Thi Kệ, Cầu Nguyện, Thuyết Giảng, Giai Thoại và Tham Vấn—Zen: Poems, 
Prayers, Sermons, Anecdofes, Inferviews 
Tiên Nhai Nghĩa Phạm (1751-1837), tên một vị thiển sư Nhật Bản thuộc phái Lâm Tế.Trong quyển 
Thiền: Thi Kệ, Cầu Nguyện, Thuyết Giảng, Giai Thoại và Tham Vấn, Thiền sư Tiên Nhai Nghĩa 
Phạm có một bài kệ: 
"Dưới vách đá phủ đây mây, 
Gần bên cổng chùa 
Giữa đám cỏ xuân úa nâu trong ao 
Một chú ếch phóng xuống nước, bõm! 
Giật mình, nhà thơ sững sờ buông bút." 
Sengai Gibon, name of a Japanese Zen master of the Rinzai school. In a book titled Zen Poems, 
Prayers, Sermons, Anecdotes, Interviews, Zen Master Senga1 had a poem: 
“Under the cloudy clIf, 
near the temple door, 
Between dusky spring plants on the pond, 
A frog Jumps In the water, plop! 
Sfartled, the poet drops his brush.” 


9) Tiên Nhai: Thiệt Tình Lão Tăng Không Muốn Chết!—I Don't Really Want to Die! 
Vào lúc cuối đời, Tiên Nhai Nghĩa Phạm (1751-1837) lại được giao phó những nhiệm vụ hành chánh 
trong tự viện. Người kế nhiệm Sư là Tangen không làm hài lòng các nhà chức trách, cho nên vào năm 
1837, ở tuổi tám mươi tám, Sư lại được tái bổ nhiệm làm trụ trì chùa Shôfuku. Ít lâu sau đó trong cùng 
năm ấy, Sư lâm bệnh và thị tịch vào ngày bẩy tháng mười. Với sự nghiệp truyền giảng và những họa 
phẩm bằng nét bút của mình, có lẽ Sư là một vị Thiển sư được người ta yêu thương nhất trong lịch sử 
Nhật Bản. Khi Thiển sư Tiên Nhai đang nằm trên giường bệnh, nhiều đệ tử đã đến bên ông trong 
những khoảnh khắc cuối. Ông nhìn quanh rồi nói với họ: “Lão Tăng không muốn chết.” Đệ tử nghĩ gì 
về cái mà ông muốn qua những lời này, thông điệp cuối cùng vị thầy cố ý cho đệ tử hiểu gì. Tiên Nhai 
lắng nghe lời bàn của các đệ tử một lúc, rồi thết lên: “Không! Thiệt tình lão Tăng không muốn chết.” 
Nói xong, ông viết một bài kệ thị tịch: 
“Người biết đến đâu vào lúc nào 

Người biết đi đâu vào lúc nào 

Chẳng còn vướng víu dốc đá này 

Mây chẳng bao giờ biết 

Gió sẽ mang chúng đi đâu.” 
At the end of his life, Sengai was once more called into administrative duties. His follower Tangen 
incurred the displeasure of the authoriiles in 1837, so at the age of eiphty-eipht Sengal was 
reappointed abbot of Shôfuku-ji. Later that year Sengai became 1ll, and he died on the seventh day of 
the tenth month. Through his teaching and his brushwork, he was probably the most beloved Zen 


2365 


master in Japanese history. When master Sengai was on his deathbed, many of his disciples gathered 
about to spend his last moments with him. He looked around at them and said, “I dont want to die.” 
The students considered what he meant by these words, what final message their master intended them 
to understand. Sengai listened to the discussion for a few momenis, then shouted: “No! Really! I dont 
want to die!'° After speaking these words, he wrote his death poem: 
“One who knows the where and when of coming 

One who knows the where and when of departing 

No longer clinging to the cHIff 

Clouds never know where the breeze will carry them.” 


DCCCXIII Tiết Giản Vấn Đạo— Hsieh Chien 's Question oƒ the Way 

Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, chương chín, niên hiệu Thần Long năm đầu (705 sau Tây Lịch) vào ngày 
rằm tháng giêng, vua Trung Tông và Tắc Thiên ban chiếu rằng: “Trẩm thỉnh hai sư An và Chiếu vào 
trong cung cúng dường, mỗi khi rảnh việc thì nghiên cứu về nhất thừa, hai sư đều nhường rằng, 
'phương Nam có Huệ Năng thiển sư được mật trao y pháp của Đại sư Hoằng Nhẫn, được truyền Phật 
tâm ấn, nên thỉnh người đến thưa hỏi. Nay sai Nội thị Tiết Giản mang chiếu nghĩnh thỉnh, mong thầy 
từ niệm, chóng đến Kinh Đô. Tổ dâng biểu từ bệnh, nguyện trọn đời ở nơi rừng núi. Tiết Giản thưa: 
“Ở Kinh Thành, các thiển đức đều nói rằng, 'muốn được hội đạo ắt phải tọa thiển tập định, nếu chẳng 
nhơn nơi thiển định mà được giải thoát là chưa từng có vậy, chưa biết thầy nói pháp như thế nào?” Tổ 
bảo: “Đạo do tâm mà ngộ, há tại ngồi sao? Kinh nói, “Nếu nói Như Lai hoặc ngồi, nằm, ấy là người 
hành tà đạo.” Vì cớ sao? Không từ đầu lại cũng không có chỗ đi, không sanh không diệt, ấy là Như Lai 
thanh tịnh thiển, các pháp rỗng lặng, ấy là Như Lai thanh tịnh tọa, cứu cánh không chứng, há lại có 
ngôi ư?” Tiết Giản thưa: “Đệ tử trở về kinh, chúa thượng ắt hỏi, cúi mong thầy từ bi chỉ bày tâm yếu, 
để tâu lại hai cung và những người học đạo ở kinh thành, ví như một ngọn đèn mồi trăm ngàn ngọn 
đèn, chỗ tối đều được sáng, sáng mãi không cùng.” Tổ bảo: “Đạo không sáng tối, sáng tối ấy là nghĩa 
thay nhau, sáng mãi không cùng cũng là có ngày hết, vì đối đãi mà lập nên. Kinh Tịnh Danh nói, 
“Pháp không có so sánh vì không có đối đãi.” Tiết Giản thưa: “Sáng dụ cho trí tuệ, tối dụ cho phiền 
não, người tu đạo giả như chẳng dùng trí tuệ chiếu phá phiền não thì cái sanh tử từ vô thủy nương vào 
đâu mà ra khỏi.” Tổ bảo: “Phiển não tức là Bồ Đề, không hai, không khác, nếu dùng trí tuệ chiếu phá 
phiển não; đây là kiến giải của hàng nhị thừa, căn cơ xe nai xe dê, còn những bậc thượng trí đại căn, 
thì không như thế.”——According to the Flatform Sutra, Chapter Nine, on the fifteenth day of the first 
month, during the first year of the Shen-Lung reign (705 A.D.), Empress Tse-T”ien and Emperor 
Chung-Tsung 1ssued the following proclamation: “We have Invited Master Hui-Neng and Shen-Hsiu to 
the palace to receive offerings so that we may Investigate the One Vehicle ¡in the leisure time 
remaining after our myriad duties. The two Masters have declined, saying that in the South there 1s 
Dhyana Master Hui-Neng, who was secretly transmitted the robe and Dharma of the Great Master 
Hung-Jen who now transmits the Buddhas" mind-seal. We now send Chamberlain Hsieh Chien with 
this Invitation, hoping that the Master will remember us with compassion and come to the capital.” The 
Master sent back a petition pleading 1llness saying that he wished to spend his remaining years at the 
foot of the mountain. Hsieh Chien said, “The Virtuous Dhyana Masters at the capital all say that to 
master the Way one must sit in Dhyana meditation and practice concentration, for without Dhyana 
concentration, liberation 1s Impossible. I do not know how the Master explains this dharma.” The 
Master said, “The Way 1s awakened to from the mind. How could 1t be found In sitting? The Diamond 
Sutra states that to say the Tathagata either sifs or lies down 1s to walk a deviant path. Why? The clear 
pure Dhyana of the Tathagata comes from nowhere and goes nowhere and 1s neither produced nor 
extinguished. The Tathagata's clear pure “sitting” 1s the state of all dharmas being empty and still. 
Ultimately there 1s no certification; even less 1s there any “sitting.' Hsieh Chien said, “When your 
disciple returns to the capital, their maJesties will surely question him. WIII the High Master please be 


2366 


compassionate and I1nstruct me on the essentials of the mind so that I can transmit them to the two 
palaces and to students of the Way at the capital? It will be like one lamp setting a hundred thousand 
lapms burning, making all the darkness endlessly light.” The Master said, “The Way 1s without light or 
darkness. Light and darkness belong to the principle of alternation. “Endless light' has an end, too, 
because such terms are relative. Therefore the Vimalakrrti Sutra says, “The Dharma 1s incomparable 


„?? 


because 1t 1s not relative.”” Hsien Chien said, “Light represents wisdom and darkness represenfs 
affliction. If cultivators of the Way do not use wisdom to expose and destroy affliction, how can they 
escape from the birth and death that have no beginning?" The Master said, “Affliction 1s Bodhi; they 
are not two and not different. One who uses wisdom to expose and destroy affliction has the views and 
understanding of the two vehicles and the potential of the sheep and deer carts. Those oŸ superlor 


wIsdom and great roots are completely different.” 


DCCCXTIV. Từmothy Freke: 

1) Thiền Là Gì?— What ls Meditaion? 

Timothy Freke viết trong quyển 'Trí Huệ Của Thiển Sư: "Thiển là kinh nghiệm trực tiếp về bản thể 
của sự vật. Thiền là một chuyến du hành của từng người đi đến giác ngộ mà ở chặng cuối cùng, người 
lữ hành thấy ra rằng chẳng hề có mà cũng chẳng có chuyến du hành. Thiền là đạt đến cái tâm mà 
không dùng đến tư tưởng. Thiên là sống cuộc sống của mình bằng cách để cho cuộc sống của mình tự 
nó sống. Thiền là lựa chọn thái độ không thiên về bên nào. Thiển là trở nên phi thường mà không có 
øì đặc biệt. Hiểu Thiên là tự nguyện chấp nhận nghịch lý, tìm được cái nhất tướng hàm chứa những 
đối nghịch. Chúng ta đau cái bệnh ảo tưởng phân ly. Chúng ta tưởng rằng thế giới đầy những vật tách 
rời, trong khi nó là một tổng thể liên kết toàn bộ. Chúng ta trải nghiệm cuộc sống của mình bằng 
những bị thịt có ý thức sống tạm bợ trong vòng sanh tử, trong khi thật ra chúng ta là cái tâm vĩnh hằng 
của vũ trụ. Ý niệm phân ly là bệnh và Thiển là thuốc chữa."——Timothy Freke wrote in The Wisdom of 
the Zen Masters: "Zen 1s a direct experlence of the way things are. Zen 1s a personal journey to 
enlightenmernt, at the end of which the seeker finds he 1s not a person and there was no Jjourney. Zen 1s 
knowing the mind, without using thought. Zen 1s living one's life by letting 1t live 1tself. Zen 1s choosing 
to have no preferences. Zen 1s becoming extraordinary by being nothing special. To understand Zen 1s 
to embrace paradox, to fñnd the oneness that contains all opposites... We suffer from the illness of the 
1llusion separateness. We believe that the world 1s full of discrete things, when 1n fact 1t 1s all one 
1nterconnected whole. We experlence ourselves as conscious skin-bags living a transitory moral life, 
when In fact we are the eternal mind of the universe. Separateness 1s the sickness and Zen 1s the cure. ” 


2) Từnothy Freke: Thiền Vốn Dĩ Vô Ngã—Zen Is No-Selƒ 

Timothy Freke viết trong quyển 'Trí Huệ Của Thiền Sư: “Thuật ngữ 'Thiển' xuất phát từ Phạn ngữ 
'Dhyana' có nghĩa là quán tưởng. Qua quán tưởng Thiển sinh thanh lọc tư tưởng và trở nên tỉnh thức 
với cái tâm tĩnh lặng chứa đựng những tư tưởng này. Điều này cũng giống như những phần tử trong 
một chén nước bùn lắng xuống đáy ly khi người ta không lắc chiếc ly và nước trở nên trong suốt. Cũng 
thế, những tư tưởng lắng xuống khi tâm không bị xao động và tâm thức trở nên trong sáng. Nhưng 
Thiển không phải là quán tưởng. Trở thành một kẻ quán tưởng điên cuồng có khả năng ngồi hết ngày 
này qua ngày khác trong tư thế thẳng thóm không phải là Thiển. Đó chỉ là một cái ngã mới của tâm 
linh. Thiển vốn dĩ 'vô ngã'.”——Timothy Freke wrote ¡in The Wisdom of the Zen Masters: “The term 
'Zen 1s derived from the Sanskrit word 'Dhyana' meaning meditation. Through meditation Zen students 
sữill their thoughts and become aware of the empty mind that contains them. Just as the particles in a 
ølass of muddy water setfle to the bottom when the glass 1s no longer shaken and the water becomes 
transparent. So thoughts do setfle down when the mind 1s not agitated and consciousness becomes 
clear. But Zen 1s not meditation. Becoming a macho meditator who can sit in an upright posture for 
days on end 1s not Zen. Ït 1s Just a new spiritual self. Zen 1s 'no-self.”” 


2367 


DCCCXYV.Tín Học: Tin Hoc 

1)_ Có Lợi Ất Có Nhiễm— To Try to Have Profit Leads to Tainted Desires 

Tín Học (?-1190), tên của một vị Thiền sư Việt Nam, quê ở Thiên Đức, Bắc Việt. Ngài là đệ tử của 
Thiền sư Thành Giới. Năm 32 tuổi, ngài viếng Thiền sư Đạo Huệ và trở thành Pháp tử đời thứ 10 dòng 
Thiển Vô Ngôn Thông. Ngài thị tịch năm 1190. Ngài thường nhắc nhở đệ tử: “Có lợi ắt có nhiễm, có 
nhiễm ắt có lợi. Có lợi có nhiễm Bồ Tát chẳng làm; không lợi không nhiễm, Bồ Tát mới làm.” Ngài 
lại nhấn mạnh: “Một vị Bồ Tát muốn thực hành Bồ Tát Hạnh phải luôn phát tâm Bồ Đề, thực hành Tứ 
Vô Lượng Tâm, thực hành Lục Độ Ba La Mật, thực hành Tứ Nhiếp Pháp, và Tứ Hoằng Thệ Nguyện. 
Một vị Bồ Tát phải nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh, phải nguyện đoạn tận hết thảy phiền não dục 
vọng, phải nguyện học hết vô lượng pháp môn, phải nguyện chứng thành Phật đạo vô thượng.”——A 
Vietnamese Zen master from Thiên Đức, North Vietnam. He was a disciple of Zen Master Thành Giới. 
When he was thirty-two years old, he visited Zen Master Đạo Huệ and became the latter”s one of the 
most outstanding disciples. He was the Dharma heir of the tenth generation of Wu-Yun-Tung Zen 
Sect. He passed away in 1190. He always reminded his disciples: “ To try to have profit leads to tainted 
desires; to have desire leads to want a profit. A Bodhisattva does not do anything for profit or for 
desire; a Bodhisattva only performs ac(s without seeking prolit and desire.” He also emphasized: 
“Bodhisattva practice should always vow to devote the mind to bodhi (bodhicita), vow to practise the 
four Immeasurables, vow to practise the six Paramitas, vow to practise the four all-embracing virtues, 
and vow to complete the four universal vows. A Bodhisattva should vow to save all living beings 
without limits; vow to put an end to all passions and delusions, though inumerous; vow fo study and 
learn all methods and means without end; vow to become perfect in the supreme Buddha-law.” 


2) Tín Học: Tử Thốt Mẫu Trác— The Chicks Peck from Inside oƒ the Egg, and the Hen Chick from 
Oufside 
Sau khi nhận được yếu chỉ Thiền tông một cách sâu sắc, Tín Học (2-1190) trở thành Pháp tử đời thứ 10 
dòng Thiền Vô Ngôn Thông. Rồi Sư một mình một thân du phương hành cước khắp nơi. Sau đó, Sư trụ 
lại tại chùa Quán Đảnh trên núi Không Lộ, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây. Khoảng niên hiệu Thiên 
Tự Gia Thụy, ngày mồng 9 tháng giêng, năm 1190, Thiển Sư Tín Học (2-1190) có bệnh nên nói kệ với 
đồ chúng: 
“Núi rừng cọp beo, 

Văn vện lẫn lộn. 

Nếu muốn phân rành, 

Con kêu mẹ mổ.” 
(Sơn lâm hổ báo. Hoành văn ban bác. Nhược dục chân biệt. Tử thốt mẫu trác). Hầu hết cuộc đời của 
Sư, ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại Bắc Việt. Sư thị tịch năm 61 tuổi—After receiving the 
profoundly essential meaning of Zen, Tin Hoc became the Dharma herr of the tenth generation of Wu- 
Yun-T”ung Zen Sect. Then he wandered by himself everywhere. Later on, he setfled down and dwelt 
at Quan Danh Temple on Mount Khong Lo in Thach That District, Son Tay Province. During the 
dynasty tile of Thien Tu Gia Thuy, on the ninth day of the first month, in 1190, he felt ¡ll and spoke a 
verse to his đisciples: 

““Tigers and panthers in mountains and forests, 

With different kinds of stripes on thetr bodies. 

If you wish to tell them apart, 

The chicks peck from 1nside of the egg, 

And the hen peck from outside.” 


2368 


DCCCXVI.Tính Tuyển: Giáo Pháp Của Phật Chỉ Có Một Vị Duy Nhất, Đó Là Giải Thoát— Tỉnh 
Tuyen: The Buddhadharma Has Only One Taste, That Is the Taste oƒ Deliverance 

Tính Tuyển (1674-1744), tên của một vị Thiển sư Việt Nam, quê ở Nam Định. Vào tuổi 12, ngài đi 
đến chùa Liên Tông để bái kiến Như Trừng Lân Giác Thượng Sĩ và trở thành đệ tử của Thượng Sĩ. 
Ngài thọ cụ túc giới và trở thành Pháp tử đời thứ 39 của dòng Thiền Lâm Tế. Ngài ở lại đây sáu năm. 
Sau đó ngài sang Tàu và cũng ở lại đó sáu năm. Khi ngài trở về Việt Nam thì Thượng Sĩ đã qua đời 
được ba năm rồi. Ngài mang tất cả những kinh thỉnh được từ bên Tàu về chùa Càn An cho chư Tăng 
Ni trong nước đến sao chép. Ngài thị tịch năm 1774, thọ 70 tuổi. Thiển sư Tính Tuyển thường nhắc nhở 
đệ tử: “Giáo pháp của Phật chỉ có một vị duy nhất, đó là giải thoát. Giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh 
tử, giải thoát khỏi mọi trở ngại của cuộc sống, những hệ lụy của dục vọng và tái sanh. Nói gì thì nói, 
cho dầu pháp môn vô lượng, không ai trong các ông có thể dùng lời mà vào đạo được; ngược lại, phải 
vào bằng pháp môn bất nhị.” Thật vậy, đa phần chúng ta hãy còn vướng mắc vào nhị nguyên nên 
không thể nhận rõ đâu là tinh túy, đâu là hình tướng bên ngoài, đâu là hiện hữu, đâu là không hiện 
hữu, danh sắc hay hiện tượng, vân vân. Chúng ta thường ôm lấy tinh túy và chối bỏ hình tướng bên 
ngoài, ôm lấy tánh không và chối bỏ sự hiện hữu, vân vân. Đây là loại tà kiến tạo ra nhiều tranh cãi 
và nghi nan. Thật ra có sự hổ tương giữa tâm linh và hiện tượng. Hành giả nên tự hòa giải với chính 
mình để loại những vướng mắc không cần thiết. Phật tử chân thuần nên cố gắng hòa giải giữa tánh 
tướng, hữu vô, lý sự. Chúng ta ôm ấp tánh và chối bỏ tướng, ôm ấp vô và chối bỏ hữu, ôm ấp lý và 
chối bỏ sự, vân vân. Tà kiến nầy đưa đến nhiều tranh luận và nghi nan. Kỳ thật, có sự tương đồng giữa 
lý và sự. Sự là lý và lý là sự. Phật tử tu hành nên hòa giải vạn vật vạn sự hầu tận diệt sự chấp trước 
nầy. Hành giả nên luôn cố gắng nương theo pháp môn lìa tướng mà tu, hay là chế phục được sáu căn 
Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, ý và không còn bị sáu trần là Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp sai xử 
nữa. Thiển tông từ nơi “Không Môn” đi vào, khi phát tâm tu liền quét sạch tất cả tướng, cho đến tướng 
Phật, tướng pháp đều bị phá trừ. Dưới đây là một trong những bài kệ Thiền nổi tiếng của ngài: 

“Chí đạo vô ngôn, 

Nhập bất nhị môn. 

Pháp môn vô lượng, 

Thùy thị hậu côn.” 

(Đạo cả không lời, 

Vào cửa chẳng hai. 

Pháp môn vô lượng, 

Ai là kẻ sau). 
A Vietnamese monk from Nam Định. At the age of 12, he came to Lien Tông Temple to pay homage 
to Thượng Šĩ and to become the latter's disciple. He received complete precepts and became the 
Dharma heir of the thirty-ninth generation of the Linn-Chih Zen Sect. He stayed there for six years. 
Later, he went to China and stayed there for another six years. When he came back to Vietnam, his 
master Thượng SŠĩ had already passed away for three years. He transported all the sutras and sacret 
books of vinaya to Cần An Temple for other monks and nuns in the country to come to copy. He passed 
away in 1744, at the age of 70. Zen master Tính Tuyển always reminded his disciples on nonduality: 
“The Buddhadharma has only one taste, that 1s the taste of deliverance. Deliverance from all the 
trammels of life, the bondage of the passion and reincarnation. Whatever you say, even though 
Buddhism has countless teachings, none of you can enter the great gate by words. Ôn the contrary, you 
should enter the gate of nonduality.” As a matter of fact, most of us are still attached to duality and 
have not reconciled essence and marks, existence and non-existence, noumenon and phenomena. We 
embrace essence and reJect marks, we embrace non-existence (empfiness) and reJect existence and so 
on. This kind of wrong view creates a lot of disputes, doubts and perplexity. In fact, there 1s mutual 
1dentity between noumenon and phenomena, phenomena are noumenon, noumenon 1s phenomena. 
Buddhist cultvators should reconcile all things and eliminate this unnecessary attachment. Sincere 


2369 


cultivators should try to reconcile essence and marks, existence and non-existence, noumenon and 
phenomena. We embrace essence and reJect marks, we embrace non-existence (emptiness) and reJect 
existence and so on. This kind of wrong view creates a lot of đisputes, doubts and perplexIty. In fact, 
there 1s mutual identity between noumenon and phenomena, phenomena are noumenon, noumenon 1s 
phenomena. Buddhist cultivators should reconcile all things and eliminate this attachment. Zen 
practitioners should try to abandon the attchments to Form In order to cultivate. It 1s the ability to tame 
and master over the six faculties of Eyes, Ears, Nose, Tongue, Body, and Mind and 1s no longer 
enslaved and ordered around by the six elements of Form, Sound, Eragrance, Flavor, Touch and 
Dharma. Only Arhats and Bodhisattvas who have attained the state of “No Learning.” In the Zen 
School, the practiioner enters the Way throught the Dharma Door of Emptiness. Right from the 
beginning of his cultivation he wipes out all makrs, even the marks of the Buddhas or the Dharma are 
destroyed. Below 1s one of his famous Zen poems: 
“The Great Way has no words, 

You can only enter through the gate of nonduality. 

There are countless teachinss, 

Who would be that next dharma helr?” 


DCCCXYVII.Tỉnh Am: Hsing-An 
1 Mười Lý Do Khiến Chúng Sanh Phát Tâm Bồ Đề— Ten Reasons to Cause Sentient Beings to 
Develop Bodhi Mind 

Chúng ta là những phàm nhân, nếu chúng ta không phát Bồ Đề tâm một cách cao rộng, và không phát 
nguyện một cách kiên cố, chúng ta sẽ mãi mãi lăn trôi trong vòng luân hồi sanh tử trong vô lượng 
kiếp. Cho dù chúng ta có chịu tu hành đi nữa, cũng chỉ là phí công vô ích. Vì vậy chúng ta nên luôn 
nhận rõ rằng tu theo Phật, là phải rộng phát tâm Bồ Đề ngay chứ không chân chừ. Theo Kinh A Di Đà, 
“Người thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, không thể sanh về cõi nước Cực Lạc được.” Muốn 
được nhiều căn lành không chi hơn là phát tâm Bồ Để; muốn được nhiều phước đức không chi hơn là 
trì danh hiệu Phật. Nhiếp tâm niệm Phật giây phút hơn bố thí nhiều năm, chân thật phát lòng Bồ Đề 
hơn tu hành nhiều kiếp. Giữ chắc hai nhân duyên nầy, quyết định được vãng sanh Cực Lạc. Đại Sư 
Thiệt Hiển Tỉnh Am luôn khuyên tứ chúng nên nghĩ đến mười nhân duyên khiến chúng sanh phát tâm 
Bồ Đề. 7hứ nhất là vì nghĩ đến ơn Phật: Đức Thích Tôn, khi mới phát tâm, vì độ chúng ta, tu Bồ Tát 
đạo trải qua vô lượng kiếp, chịu đủ các sự khổ. Lúc ta tạo nghiệp, Đức Phật xót thương dùng đủ mọi 
phương tiện giáo hóa, mà ta ngu si không chịu tin theo. Ta đọa ác đạo, Phật lại càng thương, muốn 
thay ta chịu khổ, nhưng ta nghiệp nặng không thể nào cứu vớt được. Đến khi ta làm người, Phật dùng 
phương tiện khiến ta gieo căn lành, nhiều kiếp theo dõi, lòng không tạm bỏ. Chúng ta phước mỏng 
nghiệp dây, sanh nhằm thời mạt pháp, khó lòng gia nhập giáo đoàn, khó lòng mà thấy được kim thân 
Đức Phật. May mà còn gặp được Thánh tượng. May mà đời trước có trồng căn lành, nên đời nầy nghe 
được Phật Pháp. Nếu như không nghe được chánh pháp, đâu biết mình đã thọ Phật Ân. Ân đức nầy 
biển thẳm không cùng, non cao khó sánh. Nếu ta không phát tâm Bồ Đề, giữ vững chánh pháp, cứu độ 
chúng sanh, thì dù cho thịt nát xương tan cũng không đền đáp được. 7h nhì là vì nhớ ân cha mẹ: Cha 
mẹ sanh ta khó nhọc! Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm. Đến khi ta được nên người, chỉ mong sao 
cho ta nối dõi tông đường, thừa tự tổ tiên. Nào ngờ một số trong chúng ta lại xuất gia, lạm xưng Thích 
tử, không dâng cơm nước, chẳng đở tay chân. Cha mẹ còn ta không thể nuôi dưỡng thân già, đến khi 
cha mẹ qua đời, ta chưa thể dìu dắt thần thức của các người. Chừng hổi tưởng lại thì: “Nước trời đà 
cách biệt từ dung. Mộ biếc chỉ hắt hiu thu thảo.” Như thế. đối với đời là một lỗi lớn, đối với đạo lại 
chẳng ích chi. Hai đường đã lỗi, khó tránh tội khiên! Nghĩ như thế rồi, làm sao chuộc lỗi? Chỉ còn cách 
“Trăm kiếp, ngàn đời, tu Bồ tát hạnh. Mười phương ba cõi độ khắp chúng sanh.” Được như vậy chẳng 
những cha mẹ một đời, mà cha mẹ nhiều đời cũng đều nhờ độ thoát. Được như thế chẳng những cha 
mẹ một người, mà cha mẹ nhiều người, cũng đều được siêu thăng. 7u ba là vì tưởng nhớ đến ơn sư 


2370 


trưởng: Đành rằng cha mẹ sanh dục sắc thân, nhưng nếu không có thầy thế gian, ắt ta chẳng hiểu biết 
nghĩa nhân. Không biết lễ nghĩa, liêm sĩ, thì nào khác chi loài cầm thú? Không có thây xuất thế, ắt ta 
chẳng am tường Phật pháp. Chẳng am tường Phật pháp, nào khác chi hạng ngu mông? Nay ta biết chút 
ít Phật pháp là nhờ ai? Huống nữa, thân giới phẩm đã nhuận phần đức hạnh, áo cà sa thêm rạng vẻ 
phước điển. Thực ra, tất cả đều nhờ ơn sư trưởng mà được. Đã hiểu như thế, nếu như ta cầu quả nhỏ, 
thì chỉ có thể lợi riêng mình. Nay phát đại tâm, mới mong độ các loài hàm thức. Được như vậy thì thầy 
thế gian mới dự hưởng phần lợi ích, mà thầy xuất thế cũng thỏa ý vui mừng. 7 ¿ là vì nghĩ ân thí 
chủ: Kẻ xuất gia hôm nay, từ đồ mặc, thức ăn đến thuốc men giường chiếu đều nhờ đàn na tín thí. Đàn 
na tín thí làm việc vất vả mà vẫn không đủ sống, Tỳ Kheo sao đành ngồi không hưởng thụ? Người 
may dệt cực nhọc ngày đêm, mà Tỳ Kheo y phục dư thừa, sao lại không mang ơn đàn na tín thí cho 
đặng? Thí chủ có lắm người quanh năm nhà tranh, không giây phút nào được an nhàn, trong khi Tỳ 
Kheo ở nơi nên rộng chùa cao, thong thả quanh năm. Đàn na tín thí đã đem công cực nhọc cung cấp sự 
an nhàn, thì chư Tỳ Kheo lòng nào vui được? Đàn na tính thí phải nhín nhút tài lợi để cung cấp cho chư 
Tỳ Kheo được no đủ, có hợp lý không? Thế nên Tỳ Kheo phải luôn tự nghĩ: “Phải vận lòng bi trí, tu 
phước huệ trang nghiêm, để cho đàn na tín thí được phước duyên, và chúng sanh nhờ lợi ích.” Nếu 
chẳng vậy thời nợ nân hạt cơm tất vải đền đáp có phân, phải mang thân nô dịch súc sanh để đến trả nợ 
nân. Thứ năm là vì biết ơn chúng sanh: Ta cùng chúng sanh từ vô thỉ đến nay, kiếp kiếp, đời đời , đổi 
thay nhau làm quyến thuộc nên kia đây đều có nghĩa với nhau. Vì thế trong một đời chúng ta là quyến 
thuộc, mà đời khác lại làm kẻ lạ người dưng, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn liên hệ nhau trong vòng 
sanh tử luân hồi. Nay dù cách đời đổi thân, hôn mê không nhớ biết, song cứ lý mà suy ra, chẳng thể 
không đền đáp được? Vật loại mang lông, đội sừng ngày nay, biết đâu ta là con cái của chúng trong 
kiếp trước? Loài bướm, ong, trùng, dế hiện tại, biết đâu chúng là cha mẹ đời trước của mình? Đến như 
những tiếng rên siết trong thành ngạ quỷ, hay giọng kêu la nơi cõi âm ty; tuy ta không thấy, không 
nghe, song họ vẫn van cầu cứu vớt. Cho nên Bồ Tát xem ong, kiến là cha mẹ quá khứ. Nhìn cầm thú 
là chư Phật vị lai. Thương nẻo khổ lâu dài mà hằng lo cứu vớt. Nhớ nghĩa xưa sâu nặng, mà thường 
tưởng báo ân. 7 sáu là vì tưởng khổ sanh tử: Ta cùng chúng sanh nhiều kiếp đến nay, hằng ở trong 
vòng sanh tử, chưa từng được thoát ly, khi ở cõi nầy, lúc thế giới khác, khi sanh thiên cảnh, lúc sống 
nhơn gian. Siêu đọa trong phút giây, xuống lên ngàn muôn nẻo. Cửa quỷ sớm đi, rồi chiều trở lại. Âm 
ty nay thoát, bỗng mai vào. Lên non đao rừng kiếm, thân thể đứt la. Nuốt sắt nóng dầu sôi, ruột gan 
rã cháy. Khóc than trong lửa, rên siết trong băng. Muôn lần sống chết nội trong một ngày đêm mà 
giây phút khổ đau bằng cả thế kỷ. Lúc dã bị đọa, dù biết tội khổ, nhưng ăn năn đâu còn kịp nữa. Đến 
khi ra khỏi, vội liền quên mất, vẫn gây tội tạo nghiệp như thường. Tâm như lữ khách ruỗi dong. Thân 
dời hết nhà nầy đến nhà khác, chứ chẳng bao giờ chịu ngừng lại. Cát bụi cõi đại Thiên, không tính nổi 
số thân luân chuyển. Nước đầy trong bốn biển, chẳng nhiều bằng giọt lệ biệt ly. Nếu không có lời 
Phật dạy, thì việc nầy ai thấy ai nghe? Nếu cứ luyến mê như trước, thì e rằng vẫn luân hồi nẻo cũ. 
Trăm ngàn kiếp tái sanh có tiếc cũng muộn màng. Mỗi kiếp cứ qua đi, không có giờ đâu mà nuối tiếc 
vì luôn muộn màng. Giờ tốt vội qua mà chẳng lại. Thân người dễ mất khó tìm. Âm cảnh mịt mù, xót 
nỗi biệt ly dày đặc. Tam đồ ác đạo, thương thay nỗi thống khổ có ai thay thế được. Vì vậy cho nên 
phải dứt nguồn sanh tử; phải tát cạn bể dục sỉ; phải tự độ, độ tha, đồng lên giác ngạn. Muôn đời siêu 
hay đọa là do phút giây nầy quyết định, không thể nào bê trễ được. 7hứ bảy là vì tôn trọng tánh linh: 
Tâm tánh của chúng ta cùng Đức Thích Ca Như Lai không hai, không khác. Tại sao Đức Thích Ca đã 
thành Chánh Giác, sáng suốt tự tại, mà chúng ta vẫn còn là phàm phu điên đảo hôn mê. Đức Thích 
Tôn có đủ vô lượng thần thông, trí huệ, công đức trang nghiêm, còn chúng ta thì đây vô lượng phiển 
não, nghiệp duyên, lụy trần ràng buộc. Chúng ta và Phật, tâm tánh tuy vẫn đồng một, nhưng vì mê ngộ 
nên cách nhau một trời một vực. Chúng ta thì ví như hạt bảo châu vô giá bị vùi dưới bùn nhơ, bị người 
ta xem như cát đá. Phật đã dùng vô lượng pháp lành đối tri phiền não để tánh đức hiển bày. Ví như 
hạt bảo châu được rữa sạch, lau khô, treo để trên tràng cao, liền phóng quang rực rỡ. Chỉ có cách nầy 
mới không uống công Phật giáo hóa, chẳng phụ tánh linh của chính mình, và xứng đáng là bật đại 


2371 


trượng phu. 7 ứám là vì sám hối nghiệp chướng: Đức Phật dạy: “Dù phạm một giới nhỏ cũng phải 
đọa địa ngục bằng tuổi thọ của Tứ Thiên Vương.” Lỗi nhỏ còn phải như vậy, huống là lỗi nặng. Chúng 
ta mỗi ngày, một cử động thường sai giới luật. Lúc ăn uống thường phạm điều răn. Tính ra trong một 
ngày cũng đã nhiều tội, huống chỉ là trọn đời cho đến vô lượng kiếp về trước. Nay cứ lấy ngũ giới ra 
mà xét, thì mười người đã hết chín người phạm. Phạm ít thì còn phát lỗ sám hối, chứ phạm nhiều thì 
che dấu. Tại gia năm giới còn như thế, huống chỉ là các giới Sa Di, Tỳ Kheo và Bồ Tát? Nay ta phải 
phát lòng thương mình, thương người. Lệ rơi theo tiếng, thân khẩu thiết tha, cùng với chúng sanh mà 
cầu sám hối. Nếu còn chẳng phát lô sám hối thì muôn kiếp ngàn đời, ác báo khó trừ, làm sao thoát 
khổ cho được. 7» chín là vì cầu sanh Tịnh Độ: Ở cõi Ta Bà việc tu tập tiến đạo rất khó khăn. Vì khó 
khăn như vậy nên dù tu tập nhiều kiếp vẫn chưa thành. Về Tây Phương Cực Lạc hành trì thì sự thành 
Phật dễ dàng hơn. Vì dễ nên một đời liền đắc quả. Chính vì vậy mà sự tu hành trong thời mạt pháp 
nây thật không gì hơn pháp môn Tịnh Độ. Đức Phật dạy trong Kinh A Di Đà: “Ít căn lành, khó được 
vãng sanh. Nhiều phước đức mới được về cõi Tịnh. Nhưng nhiều phước đức không gì bằng chấp trì 
danh hiệu; nhiều căn lành chẳng chi hơn phát tâm Bồ Đề. Cho nên, tạm trì danh hiệu Phật, thắng hơn 
bố thí trăm năm; một phát đại tâm, vượt quá tu hành nhiều kiếp. Bởi vì niệm Phật vẫn mong thành 
Phật, mà đại tâm không phát, thì nệm Phật làm chỉ? Còn phát tâm để tu hành, mà Tịnh Độ chẳng câu 
về, thì dù cho có phát tâm rồi cũng dễ bề thối chuyển.” Vì thế gieo giống Bồ Để mà cày lưỡi niệm 
Phật thì đạo quả tự nhiên tăng tiến. Nương thuyển Đại Nguyện vào biển mầu Tịnh Độ, ắt Tây Phương 
quyết định được sanh về. 7h mười là vì hộ trì Chánh Pháp: Như Đức Thế Tôn từ vô lượng kiếp đến 
nay, vì chúng sanh mà tu đạo Bồ Đề. Ngài đã làm việc khó làm, nhịn điều khó nhịn. Vì thế mà Ngài 
đã công viên quả mãn, thành đấng Như Lai. Sau khi thành Phật, nhơn duyên giáo hóa đã xong, liền 
vào Niết Bàn. Nay Chánh Pháp đã qua, Tượng Pháp lại hết, chỉ còn lại thời Mạt Pháp. Tuy có kinh 
giáo, mà không kẻ đắc thành vì những lý do sau đây: Thời này thì tà chánh chẳng phân, thị phi lẫn 
lộn, tranh đua nhân ngã, đeo đuổi lợi danh. Cho nên Tam Bảo chẳng còn thiệt nghĩa, suy tàn tôi tệ 
không thể thốt lời. Chúng ta là Phật tử, mà không báo được ân Phật, trong không ích cho mình, ngoài 
không ích cho người, sống không ích cho dương thế, chết không ích cho đời sau. Suy nghĩ như vậy nên 
cảm thấy đau lòng xót dạ mà phát tâm Bồ Đề, nguyện nguyện độ sanh, tâm tâm cầu Phật, thể hết báo 
thân, sanh về Cực Lạc. Những mong sau khi chứng quả, trở lại Ta Bà khiến cho Phật nhựt rạng soi, 
Pháp môn mở rộng, Tăng đoàn làm thanh cõi trược, người người đều tu đức phương Đông, kiếp vận 
nhờ đó mà tiêu trừ, và Chánh pháp do đây được bền vững—We are all ordinary people. If we do not 
develop the broad and lofty Bodhi Mind and do not make firm and strong vows, we wI1lÌ remain as we 
are now, 1n the wasteland of Birth and Death for countless eons to come. Even 1 we were to cultivate 
during that period of time, we would find 1t difficult to persevere and would only waste our efforts. 
Therefore, we should realize that in following Buddhism, we should definitely develop the Bodhi Mind 
without delay. According to The Amitabha Sutra, “You cannot hope to be reborn 1n the Pure Land with 
lile merit and virtue and few causes and conditons or good roots. Therefore, you should have 
numerous merifs and virtues as well as good roots to qualify for rebirth in the Pure Land. However, 
there 1s no better way to plant numerous good roots than to develop the Bodhi Mind, while the best 
way to achieve numerous merits and virtues 1s to recite the name of Amitabha Buddha. A moment of 
singleminded recifation surpasses years of praticing charity; truly developing the Bodhi Mind surpasses 
eons of cultivation. Holding firmly to these two causes and conditions assures rebirth in the Pure 
Land.” In the commentary of “Developing the Bodhi Mind,” Great Master Hsing-An encouraged the 
fourfold assembly to remember ten causes and conditions when developing the Bodhi Mind. 77s, 
because of remembering of the grace of the Buddha: Take our Sakyamuni Buddha as an example, 
from the time He first developed the mind to cultivate for the Ultimate Bodhi Mind or Buddhahood, to 
aid and escue senfient beings, he had endured endless sufferings. When we create karma, owing to the 
Buddha”s compassion and mercy, He creates Infimte skillful methods to teach and transform us, but 
because of our Ignorance and stupidity we refuse to listen. When we get condemned to the Evil Paths, 


2372 


the Buddha expands his compassion, wanting to take our place of suffering. But because of our heavy 
karma, 1t 1s not possible to rescue us. When we become humans, the Buddha uses various skillful 
means influencing us to plant good cultivated karma, following us through Infinite reincarnations 
without ever abandoning us. Sentient beings with few virtues and heavy karma, born in the Dharma 
Ending Age. lt is extremely difficult to become a member of the Sangha. It 1s Impossible to witness the 
Buddha”s Golden Body. Fortunately, owing to our planting good roots in former lives, we still are able 
to see the Buddha”s statues, still be able to hear and learn proper dharma. If we have not heard the 
proper dharma teaching, how would we know that we often receive the Buddhaˆs Blessings? For this 
Ørace, no ocean can compare and no mountain peak can measure. Thus, 1ƒ we do not vow to develop 
Bodhi Mind, or to cultivate the Bodhisattvaˆ*s Way to attain Buddhahood, firmly maintain the proper 
dharma, vow to help and rescue all sentient beings, then even 1f flesh is shredded and bones are 
shattered to pieces, 1t still would not be enough to repay that great grace. Second, because of 
remembering of the grace of the parents: Childbirth 1s a difficult and arduous process with nine months 
of the heavy weight of pregnancy, then much effort 1s required to raise us with a minimum of three 
years of breast feeding, staying up all night to cater our Infantile needs, hand feeding as we get a little 
older. As we get older and become more mature, our parents 1nvest all their hopes we wiÏÏ succeed as 
adults, both in life and religion. Unexpectedly, some of us leave home to take the religious path, 
proclaiming ourselves as Buddha”s messenger and, thus are unable to make offerings of food, drink nor 
can we help our parents with day to day subsistence. Even 1f they are living, we are unable to take care 
of them ¡n their old age, and when they die we may not have the ability to guide thetr spirits. Upon a 
momert of reflection, we realize : “Our worlds are now ocean apart, as grave lies melancholy in tall 
Ørass.” IỶ this 1s the case, such 1s a great mistake In life, such a mistake 1s not small 1n religion either. 
Thus, with both paths of life and religion, great mistakes have been made; there 1s no one to bear the 
consequences of our transgressions but ourselves. Thinking these thoughts, what can we do to 
compensate for such mistakes? Cultivate the Bodhisattva Way in hundreds and thousands of lifetimes. 
Vow to aid and rescue all sentient beings in the Three Worlds of the Ten Directions. If this 1s 
accomplished, not only our parents of this life, but our parents of many other lives will benefit to 
escape from the unwholesome paths. And not Jjust the parents of one sentient being, but the parents of 
many senfient beings will benefit to escape from evil paths. 7rd, because of remembering of the 
grace of the teachers: Even though our parents give birth to our physical beings, 1Ÿ not the worldly 
teachers, we would not understand right from wrong, virtue, ethics, etc. I we do not know right from 
wrong, know how to be grateful, and have shame, then how are we any different from animals? If 
there were no spiritual teachers for guidance, obviously, we would not be able to understand the 
Buddha-Dharma. When we do not understand the Buddha-Dharma, the Doctrine of Cause and Effect, 
then how are we different from those who are 1gnorant and stupid? Now that we know a little bít of 
virtue, how to be grateful, having shame, and somewhat understand the Buddha-Dharma, where dịd 
such knowledge come from? Moreover, some of us are fortunate enough to become Bhiksus and 
Bhiksums, showering ourselves with precepts, culivating and understanding the virtuous practices, 
wearing the Buddhist robe, and gaining the respect of others. Thus none of this would happen 1f not for 
elder masters. Knowing this, 1Ý we pray for the “Lesser Fruits,” then we can benefit only ourselves. 
Therefore, we must develop the Great Bodhi Mind ofa Maha-Bodhisattva to wIsh to rescue and aid all 
senfient beings. Only then would our worldly teachers truly benefit, and our Dharma Masters truly be 
happy. Fourth, because of remembering to be grateful to the benefactors: Nowadays, Bhiksus 
cultivating the Way are all dependent on the people who make charitable donations, from clothing, 
food, to medicine and blankets. These charitable people work hard, and yet they donˆt have enough to 
live on. Bhiksus do nothing except enjoy the pleasure these gifts, how can Bhiksus find comfort in their 
doing so? People work assiduously to sew robes, not counting all the late nights. Bhiksus have 
abundance of robes, how dare we not appreciate them? Laypeople live 1n huts, never finding a moment 


2373 


of peace. Bhiksus live in hipgh, big temples, relaxing all year round. How can Bhiksus be happy 1n 
receiving such gifts knowing laypeople have suffered so? Laypeople set aside their earnings and 
profits to provide services to Bhiksus. Does this make sense? Therefore, Bhiksus must think: “I must be 
determined to cultivate for enlightenmernt, practice to find the Budhist wisdom so charitable beings and 
sentient beings may benefit from it. If this 1s not the case, then every seed of rice and every 1nch of 
fabric shall have their appropriate debts. Reincarnated I1nto the realm of animals, debts must be repaid. 
tHịh, because of remembering to be grateful to the sentient beings: From Infinite eons to this day, 
from generafion to generation, from one reincarnation to another, sentient beings and I have 
exchanged places with each other to take turns being relatives. Thus, in one life, we are family and in 
another we are strangers, but in the end we are all connected in the cycle of rebirths. 'Thus, though 1t 1s 
now a different life, our appearances have changed, having different names, families, and 1gnorance 
has caused us to forget; but knowing this concept, we realize we are all family, so how can we not 
demonstrate gratitude to all sentient beings? Those animals with fur, bearing horns and antlers 1n this 
life, 1t 1s possible we may have been their children in a former life. Insects such as butterflies, bees, 
worms, crickets of this life, may for all we know, be our parents of a former life. What about those who 
scream 1n agony 1n the realm of Hungry Ghosts; and those who cry 1n sufferings from the abyss of Hell. 
Even though our eyes cannot see and our ears cannot hear, they still pray and ask for our assistance. 
Therefore, the Bodhisattvas look upon bees and ants as their parents of the past; look upon animals as 
future Buddhas; have great compassion for those 1n the suffering realms, often finding ways to aid and 
rescue them; Remember the kindness of the past, and often think about finding ways to repay such 
kindness. S/x/h, because of thinking ofthe pain and suffering of life and death: For innumerable lives, I 
and all sentient beings have existed In the cycle of rebirths, unable to find enlightenment, sometimes 
living in this world, sometime 1n another, sometimes 1n Heaven, sometimes as a human, etc. 
Condemned to lower realms In seconds, travelling up and down on a thousand paths. Left the gate of 
evil in the morning, only to return In the evening. Today escaping the gate of hell, only to come back 
tomorrow. Going up to the mountain, getting slashed to pieces, 1.e., hell. Swallow burning meftal balls, 
get fried in oil, body deteriorates and burns to ashes. Agonize In fire and scream 1n pain from being 
frozen. Every day and night hundreds and thousands of rebirths occur; every second of suffering seems 
like a million years. At that time, even 1f realizing the evil deeds commitfted, 1t” too late to repent and 
find salvation. When finally free, everything 1s quickly forgotten, continuing to commit evil deeds as 
before. Mind being similar to a hurried distant traveller, 1s never at peace. Body never at rest, moving 
from one house to another. Every speck of dust of the universe cannot even begin to compare to the 
constant movements of the body. The water in the four great oceans 1s not enough to account for the 
tears cried. If Buddha did not preach such matters, who would know or hear of this? IÝ we continue as 
before, we can”t avoid being as we always were, drowning 1n the cycle of life and death. Hundreds and 
thousands of reincarnations and rebirths have occurred, 1t 1s too late to have regrets. Once each life 
passed by, there 1s no time for regrets because 1t will be too late. The good hours pass quickly and 
never again returns. Losing the opportunity to be a human being 1s easy, yet having the chance to be 
human 1s extremely diffiicult. How dark and gloomy hell 1s, the agomies from eternal separations of 
loved ones. The world”s hatred and revenge. No one 1s here to take your place. Therefore, put an end 
to the origin of life and death; empty out all ignorance and stupidity. Help yourself and others to find 
liberation. Finally, to realize the Ultimate Enlightenment. A thousand lives in Heaven or Hell depends 
on this very momert. At this moment, the wise must realize this truth without hesitatlon. Sevenrh, 
because of the respect for the True-Nature: Our Mind-Nature and that of Sakyamuni Buddha”s are not 
two and not different. Why has Sakyamumi Buddha already attained enlightenment, greatly shining and 
free. Yet we are still unenlightened common mortals filled with delusions and 1gnorance. Sakyamuni 
Buddha 1s complete with Iinfimte spiritual powers, wisdom, and adorned with endless merits and 
virtues, but we are complete with Infimte afflictions, karmic destinies, and desires binding us tightly? 


2374 


The Mind-Nature may be the same, but the separation between enlightenment and 1gnorance 1s oceans 
apart. This 1s similar to a priceless Jewel covered 1n mud; seeing 1t people wIll think 1t rock and sand. 
The Buddha already used infinie wholesome dharmas to tame and oppose afflictions so the true 
nature will shine through. Thịs 1s similar to washing, cleaning, and drying a priceless Jewel and then set 
hipgh above, it will shine through. Only this way, it wIll not be a waste of Buddhaˆs teaching, not 
disappoint our own true nature, and we will fit as a person with Buddhist wisdom. #¡ehíh, because of 
repentance for karmic obstructions: The Buddha taught: “To be guilty of a small transgression, must be 
condemned to hell equal to the life of a heavenly being in Tushita Heaven.” If a lesser transgression 1s 
already 1n that way, what about greater offenses? In each day, with each movement we violate 
precepts. When eating and drinking more Buddha”s silas are broken. Thus 1f counted each day, we 
have already committed many transgressions, let alone a lifetime or Infimte lives in the past. IÝ we use 
the five precepts to examine, then nine out of ten people have already violated them; only lesser 
transgressions are confessed, but the greater ones will be hidden. The five precepts for laypeople are 
already practiced in that way, what about the Sramana, Bhiksu, and Bodhisattva Precepts? Now we 
must have pity for ourselves and for others. With sincere mind and body, tears fall with sounds, 
together with all sentient beings pray for repentance. If this 1s not practiced, then in a thousand 
lietimes and ten thousand reincarnations, evil retributions will be difficult to eliminate. How will 
liberation from suffering be found? Ninh, because of praying to gain rebirth in the Pureland: 
Remaining In this saha World to cultivate and make progress 1s a đifficult task. It 1s so đifficult that so 
many lifetimes passed, yet enlightenment 1s not attained. Going to the Ultimate Bliss or Western 
Pureland to cultivate and practice, then with this right condition the matter of attainng Buddhahood 1s 
easy. Ït 1S so easy that even I a lifetime of cultivation, one can atfain enlightenment. This 1s why In this 
Dharma Ending Ase, no other dharma door surpasses the Pureland Dharma Door. The Buddha taught 
in The Amitabha Sutra: “With litle wholesome karma, 1t 1s difficult to gain rebirth. One must have 
many merits and virtues before being born In the Pure Worlds. However, having abundance of merIfs 
and virtues can never equal the Buddha”s name; having abundance of whoelsome karma can never 
equal developing the Bodhi Mind. Therefore, 1t 1s necessary to understand that temporarily reciting the 
Buddhaˆs name 1s greater than making donations for one hundred years. With one development of the 
great mind or Ultimate Bodhi, leaps over cultivation of many lifetimes. Because reciting Buddha 1s to 
confinue to vow to be Buddha. But 1f the greater Bodhi mind 1s not developed, what 1s the point of 
reciting Buddha? As for developing the mind to cultivate, but do not pray for the Pureland, then even 
1f that mind 1s developed, 1t 1s easy to regress. Therefore, planting the Bodhi seed, cultivate the tongue 
to practice Buddha Recitation, then the enlightenment fruit w1ll increase naturally. Rely on the vessel 
Of great vows or Amitabhaˆs forty-eight great vows to enter the magmificent ocean of the Pureland, 
then gaining rebirth to the Western World 1s an absolute guarantee. 7enh, because of upholding the 
Proper Dharma: Just as Sakyamunmi Buddha, from infinite eons until now, for our benefit, cultivated the 
Bodhi ways. He has accomplished tasks that are difficult to accomplish, tolerated things that are 
đifficult to tolerate. For this reason, he attained the fullness of all practices, became a Tathagata. After 
becoming a Buddha, when His time to teach and transform came to an end, He entered Nirvana 
1mmediately. Now, the Proper Dharma Age has passed and the Dharma Semblage Age has ended, 
there 1s only left the Dharma Ending Age. Even though many sutra teachings are still available, no one 
attains enlightenment for many reasons: In this period, right and wrong are no longer divided, øossIps 
are rampant, everyone 1s fiercely competing with one another, lusting after fame and fortune. 
Therefore, the Triple Jewels no longer have therr true meanings. Having deteriorated so greatly that 1t 
1s unbearable to speak of it We are Buddhists, yet we are unable to show gratitude to Buddhaˆs 
blessings. Intrinsically, we can”t benefit ourselves; extrinsically, we can't benefit others. When alive 
we do not benefit the world; when dead we do not benefit the future. Thinking this way, 1t hurts from 
the core of our beings. Thus we must develop quickly the Bodhi Mind. Vows after vows, vowing fo 


2375 


rescue sentient beings and thoughts afetr thoughts praying to Buddha so that once this karmic body 
ends, we wIll gain birth to the Ultimate Bliss World, hoping and wishing once we become enlishtened, 
we will return to this saha World in order to influence and lead the Buddha's°sun to shine brightly, the 
Dharma Door to open widely, the Sangha to flourish in this turbid world, everyone culfivates virtues in 
the East, relying on this the present age will end, and the Proper Dharma will be firmly maintained as 
the result. 


2) Tỉnh Am: Tám Cách Phát Tâm Bồ Đề— Eight Ways to Develop Bodhi Mind 

Phát Bồ Đề tâm nghĩa là khởi lên cái tư tưởng về sự chứng ngộ có nghĩa là phát khởi ý chí chân thật 
về giác ngộ trong tâm. Đây là khởi điểm của con đường đi đến giác ngộ. Ý chí này chính là chủng tử 
có thể lớn mạnh và cuối cùng là thành Phật. Phát Bồ Để Tâm có nghĩa là phát khởi một động lực cao 
nhất khiến ta tu tập để đạt đến toàn giác hay Phật quả để có thể làm lợi ích tối đa cho tha nhân. Chỉ 
nhờ tâm Bồ Để chúng ta mới có thể quên mình để làm lợi ích cho người khác được. Thái độ vị tha của 
tâm Bồ Đề chính là năng lực mạnh mẽ chuyển hóa tâm ta một cách hoàn toàn và triệt để. Theo Thiệt 
Hiển Tỉnh Am Đại Sư, Tổ thứ mười một trong Liên Tông Thập Tam Tổ, có mười lý do khiến chúng 
sanh phát tâm Bồ Đề. Chư Phật từ lúc phát sơ tâm nhẫn đến lúc thành Phật trọn không thối thất tâm 
Bồ Đề. Bồ Tát dùng tâm Bồ đề làm y-chỉ, vì hằng chẳng quên mất. Đây là một trong mười y chỉ của 
chư Đại Bồ Tát. Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ Hiền bảo Phổ Huệ rằng chư 
Bồ Tát có mười chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sở-y đại trí vô thượng của Như Lai. Theo Kinh 
Tứ Thập Nhị Chương, Chương 36, Đức Phật dạy: “Kẻ thoát được ác đạo sinh làm người là khó. Được 
làm người mà thoát được thân nữ làm thân nam là khó. Làm được thân nam mà sáu giác quan đầy đủ 
là khó. Sáu giác quan đầy đủ mà sanh vào xứ trung tâm là khó. Sanh vào xứ trung tâm mà gặp được 
thời có Phật là khó. Đã gặp Phật mà gặp cả Đạo là khó. Khởi được niềm tin mà phát tâm Bồ Đề là 
khó. Phát tâm Bồ để mà đạt đến chỗ vô tu vô chứng là khó.” Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Thế Tôn 
và chư Bồ Tát đã thuyết giảng rộng rãi về công đức của Bồ Đề tâm: “Cửa yếu vào đạo trước phải 
phát tâm. Việc yếu tu hành, trước nên lập nguyện.” Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập nguyện 
bến chắc, thì dù trải qua vô lượng kiếp, vẫn y nhiên ở trong nẻo luân hồi; dù có tu hành cũng khó tinh 
tấn và chỉ luống công khổ nhọc. Do đó nên biết muốn học Phật đạo, quyết phải phát Bồ Đề Tâm 
không thể trì hưởn. Do đó khi xưa Đại Sư Tỉnh Am bên Trung Quốc đã soạn ra bài phát nguyện “Phát 
Bồ Đề Tâm Văn” để khuyến khích tứ chúng. Trong ấy, ngài đã theo các tâm nguyện mà trình bày sự 
phát tâm thành tám cách, Tà, Chánh, Chân, Ngụy, Đại, Tiểu, Thiên, Viên. Trong tám cách nầy, Tà, 
Ngụy, Thiên, Tiểu nên bỏ; Chân, Chánh, Viên, Đại nên theo. Được như thế mới gọi là phát Bô Đề 
Tâm đúng cách. Cách phát tâm Bồ Đề thứ nhất là Tà. Có những người tu không tham cứu tự tâm, chỉ 
biết theo bên ngoài, hoặc cầu danh lợi, đắm cảnh vui hiện tại, hay mong quả phước trong tương lai mà 
phát lòng Bồ Đề. Trong đời sống, đây là hạng người chỉ một bể hành theo “Sự Tướng” mà không chịu 
xoay vào “Chân Tâm.” Phát tâm như thế gọi là TÀ. Trên đây là lối phát tâm của đa phần các người tu, 
tại gia và xuất gia, trong thời mạt pháp nây. Những người như thế có nhan nhãn ở khắp mọi nơi, số 
đông như các sông Hằng. Cách phát tâm Bồ Đề thứ nhì là Chánh. Như chẳng cầu danh lợi, không tham 
cảnh vui cùng mong quả phước, chỉ vì thoát vòng sanh tử, lợi mình lợi sanh mà cầu đạo Bồ Đề. Đây là 
hạng người trên không cầu lợi dưỡng, dưới chẳng thích hư danh, vui hiện thế không màng, phước vị lai 
chẳng tưởng. Họ chỉ vì sự sanh tử mà câu quả Bồ Đề. Phát tâm như thế gọi là CHÁNH. Đây là lối 
phát tâm của bậc tu hành chân chánh, chỉ cầu mong giải thoát. Lối phát tâm và cách tu hành nầy đời 
nay khó thể nào thấy được, họa hoằn lắm trong muôn ngàn người tu mới có được một hay hai vị mà 
thôi. Cách phát tâm Bồ Đề thứ ba là Chân. Mỗi niệm trên vì cầu Phật đạo, dưới vì độ chúng sanh, nhìn 
đường Bồ Đề dài xa mà không khiếp, thấy loài hữu tình khó độ nhưng chẳng sờn. Tâm bển vững như 
lên núi quyết đến đỉnh, như leo tháp quyết đến chót. Những bậc nầy, niệm niệm trên cầu Phật dạo, 
tâm tâm dưới độ chúng sanh. Nghe thành Phật dù lâu xa chẳng sợ, chẳng lui. Phát tâm như thế gọi là 
CHÂN. Cách phát tâm Bồ Đề thứ tư là Ngụy. Có tội lỗi không sám hối chừa cải, ngoài dường trong 


2376 


sạch, trong thật nhớp nhơ, trước tinh tấn sau lười biếng. Dù có tâm tốt nhưng còn xen lẫn lợi danh, có 
pháp lành song bị tội lỗi làm ô nhiễm. Phát tâm mà còn những điều nây, gọi là NGỤY. Đây là lối phát 
tâm của hầu hết người tu hành trong thời mạt pháp nầy. Cách phát tâm Bồ Đề thứ năm là Đại. Cõi 
chúng sanh hết, nguyện mới hết; đạo Bổ Đề thành, nguyện mới thành. Phát tâm như vậy gọi là ĐẠI. 
Đây là lối phát tâm của hàng Đại Thừa Pháp Thân Đại Sĩ Bồ Tát, hay bậc Thánh Tăng Bồ Tát, đã đắc 
được vô sanh pháp nhẫn, chuyển pháp luân bất thối trong mười phương pháp giới. Cách phát tâm Bồ 
Đề thứ sáu là Tiểu. Xem tam giới như tù ngục, sanh tử như oan gia, chỉ mong mình mau giải thoát, 
chẳng muốn độ người. Phát tâm theo quan niệm nầy gọi là TIỂU. Đây là cách phát tâm của bậc 
Thánh nhân trong hàng nhị thừa Thanh Văn và Duyên Giác. Lối phát tâm nầy tuy là được giải thoát ra 
ngoài tam giới, chứng được Niết Bàn, nhưng vẫn bị Phật quở là đi ra ngoài con đường hạnh nguyện độ 
sanh của Bồ Tát và Phật. Cách phát tâm Bồ Đề thứ bảy là Thiên. Thấy chúng sanh và Phật đạo ở 
ngoài tự tánh, rồi nguyện độ nguyện thành, đường công hạnh chẳng quên, sự thấy hiểu không dứt. 
Phát tâm như thế gọi là THIÊN. Đây là cách phát tâm sai lâm của những vị tu hành mà quả vị chứng 
đắc vẫn còn nằm trong ba cõi sanh tử, chớ chưa giải thoát được, họ chỉ tu hành để đạt được cảnh giới 
cao hơn như lên cõi sắc giới hay vô sắc giới, vì các vị ấy chưa thông đạt lý “ngoài tâm không pháp, 
ngoài pháp không tâm.” Cách phát tâm Bồ Đề thứ tám là Viên. Biết chúng sanh và Phật đạo đều là tự 
tánh, nên nguyện độ nguyện thành, tu công đức không thấy mình có tu, độ chúng sanh không thấy có 
chúng sanh được độ. Các bậc nầy dùng tâm rỗng như hư không mà phát nguyện lớn như hư không, tu 
hành rộng như hư không, chứng đắc như hư không, cũng chẳng thấy có tướng “không.” Phát tâm như 
thế gọi là VIÊN. Đây là lối phát tâm của các hàng Đăng Địa Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát, và Nhứt 
Sanh Bổ Xứ Bồ Tát. Sau cùng các vị nầy chứng được quả vị Phật với đầy đử thập hiệu—To vow to 
devote the mind to bodhi, or to awake the thought of enlightenmernt, or to bring forth the Bodhi resolve 
means to generate a true intention 1n our mind to become enlightened. This 1s the starting point of the 
Path to enlightenmernt. This Intention 1s a seed that can grow 1nto a Buddha. Develop Bodhicitta means 
develop a supreme motivation to cultivation to achieve full enlightenment or Buddhahood in order to 
be of the most benefit to others. Only owing to the Bodhicitta we are able to dedicate ourselves to 
working for the happiness of all beings. The dedicated attitude of Bodhicitta 1s the powerful energy 
capable of transforming our mind fully and completely. Ten reasons to cause senfient beings to 
develop Bodhi Mind. According to Great Master Sua-Sen, the eleventh Patriarch of the Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism, there are ten reasons that cause sentient beings to develop Bodhi 
Mind. Buddhas from their Initial aspiration to their attainment of Buddhahood, never lose the 
determination for perfect enliphtenment. Great Enlightened Beings take the determination for 
enlightenment as a reliance, as they never forget 1t. This 1s one of the ten kinds of reliance of Great 
Enliphtening Beings. According to The Flower Adornment Sutra, chapter 38 (Detachment from the 
World), the Great Enlightening Being Universally Good told Unversal Wisdom that Offsprings of 
Buddha, Great Enlightening Beings have ten kinds of reliance which help them be able to obtain 
abodes of the unexcelled great knowledge of Buddhas. According to the Sutra In Forty-Two Sections, 
Chapter 36, the Buddha said: “It 1s difficult for one to leave the evil paths and become a human being. 
It 1s difficult to become a male human being. It 1s difficult to have the six organs complete and perfect. 
It is đifficult for one to be born in the central country. It 1s đifficult to be born at the time of a Buddha. 
It 1s still đifficult to encounter the Way. It 1s difficult to bring forth faith. It 1s difficult to resolve one”s 
mind on Bodhi. It is difficult to be without cultivation and without attainment.” The Buddha and 
Bodhisattvas broadly explained the virtue of Bodhi Mind in The Avatamsaka Sutra: “The principal 
door to the Way 1s developmernt of the Bodhi Mind. The principal criterion of practice 1s the making of 
vows.” If we do not develop the broad and lofty Bodhi Mind and do not make firm and strong vows, we 
WIll remain as we are now, in the wasteland of Birth and Death for countless eons to come. Even If we 
were to cultivate during that period, we would find it difficult to persevere and would only waste our 
efforts. Therefore, we should realize that in following Buddhism, we should definitely develop the 


2377 


Bodhi Mind without delay. That is why Great Master Hsing An composed the essay tifled “Developing 
the Bodhi Mind” to encourage the fourfold assembly to follow when practicing Buddhism. In it, the 
Master described eight approaches to developing the Bodhi Mind, depending on senfient beings” vows: 
“erroneous, correct, true, false, great, small, imperfect, perfect.” Among the eight ways of developing 
the Bodhi Mind, we should not follow the “erroneous, false, imperfect, and smalÏ” ways. We should 
Iinstead follow the “true, correct, perfect, and greaf” ways. Such cultivation 1s called developing the 
Bodhi Mind In a proper way. The first way of development of the Bodhi Mind is ERRONEOUS. Some 
individuals cultivate without meditating on the Self-Nature. They Just chase after externals or seek 
fame and profit, clinging to the fortunate circumstances of the present time, or they seek the fruits of 
future merits and blessings. In life there are cultivators who cultivate only according to the “Practice 
form characteristics,” refusing to reflect Internally to “Examine the True Nature.” Such development of 
the Bodhi Mind 1s called "“Erroneous," or “False.” The above 1s truly the way the majority of 
cultivators, lay and clergy, develop therr minds in the present day Dharma Ending Age. They are 
everywhere similar to the abundance of sands of the Ganges. The second way of development of the 
Bodhi Mind ¡is CORRECT. Not seeking fame, profit, happiness, merit or blessings, but seeking only 
Buddhahood, to escape Birth and Death for the benefit of oneself and others. These are cultIvators 
who, above do not pray for luxury, below do not yearn for fame, not allured by the pleasures of the 
present, do not think of the merits in the future. In contrast, they are only concerned with the matter of 
le and death, praying to attain the Bodhi Enlightenmernt fruit. Sụch development of the Bodhi Mind 1s 
called “Correct,” or “Proper.” The above ¡1s the way of developing the mind according to true 
cultivators praying for enlightenment and liberation. With this way of developing the mind and 
cultivation, 1t 1s difficult to find nowadays. In hundreds and thousands of cultivators, it would be 
fortunate to find Just one or two such cultivators. The thrd way of development of the Bodhi Mind 1s 
TRUE. Aiming with each thought to seek Buddhahood “above” and save sentient beings “below,” 
without fearing the long, arduous Bodhi path or being discouraged by sentient beings who are difficult 
to save, with a mind as firm as the resolve to ascend a mounfain to 1ts peak. These cultivators who, 
thought after thought, above pray for Buddhahood; mind after mind, below rescue sentient beings; 
hearing to become Buddha will take forever, do not become fearful and wish to regress. Such 
developmernt of the Bodhi Mind 1s called “true.” The fourth way of development of the Bodhi Mind 1s 
FALSE. Not repenting or renouncing our fransgøressions, appearing pure on the outside while remaining 
filthy on the Inside, formerly full of vigor but now lazy and lax, having good 1ntentions 1ntermingled 
with the desire for fame and profit, practicing good deeds tainted by defilements. Such development of 
the Bodhi Mind is called “false.” This 1s the way the maJjority of cultivators develop the mind 1n the 
Dharma Ending Age. The fifth way of development of the Bodhi Mind is GREAT. Only when the 
realm of sentient beings has ceased to exist, would one”s vows come to an end; only when 
Buddhahood has been realized, would one”s vows be achieved. Such development of the Bodhi Mind 
1s called “sreat.” Above 1s the way of developing the mind of those 1n the rank of Mahayana Great 
Strength Dharma Body Maha-Bodhisattvas, or Bodhisattva Saintly Masters, who have already attained 
the “Non-Birth Dharma Tolerance” and have turned the non-retrogressing Dharma Wheel in the ten 
directions of infinite universes. The sixth way of development of the Bodhi Mind 1s SMALL, Viewing 
the Triple World as a prison and Birth and death as enemies, hoping only for swIft self-salvation and 
being reluctant to help others. Such development of the Bodhi Mind 1s called “small.” The above 1s the 
way of developing the mind for those cultivators who practice Hinayana Buddhism or Lesser Vehicle, 
Sravaka-Yana and Pratyeka-Buddha-Yana. With this method of developing mind, even though 
liberation from the cycle of rebirths will be attained, escape from the three worlds, and attain NÑirvana. 
However, the Buddha criticized them as traveling outside the path of conducts and vows 0Ÿ rescuing 
senfient beings of the Bodhisattvas and Buddhas of Mahayana or Greater Vehicle. The seventh way of 
development of the Bodhi Mind ¡s IMPERFECTED. Viewing sentient beings and Buddhahood as 


2378 


outside the Self-Nature while vowing to save sentlent beings and achieve Buddhahood; engaging in 
cultivation while the mind 1s always discriminating. Such development of the Bodhi Mind 1s called 
“mperfected” or “biased.” The above way of developing the mind 1s false, belonging to those who 
cultivated achievements still leave them trapped In the three worlds of the cycle of rebirths, and they 
will not find true liberation and enliehtenment. These people only cultivate to ascend to higher 
Heavens of Form and Formlessness because they have not penetrated fully the theory of “outside the 
mind there 1s no dharma, outside the dharma there 1s no mind.” The eighth way of development of the 
Bodhi Mind is PERFECT. Knowing that sentient beings and Buddhahood are the Self-Nature while 
vowing fo save senfient beings and achieve Buddhahood; cultivating virtues without seeing oneself 
cultivating, saving sentient beings without seeing anyone being saved. These people use that mind of 
emptiness similar to space to make vows as øreat as space, to cultivate conducts as vast as space, and 
finally to attain and achieve similar to space, yet do not see the characteristics of “emptiness.” Such 
development of the Bodhi Mind 1s called “perfect.” The above 1s the way of developing the mind of 
those In the rank of those at the Ten Grounds Maha-Bodhisattvas, those who complete Enlightenment 
Maha-Bodhisattva, and (One-Bith Maha-Bodhisatva. And finally, they attain the Ultimate 
Enlightenment of Buddhahood with ten designations. 


DCCCXYVTII Tịnh Chúng: Tam Cú — Chỉing-chung: Three Phrases 

Thiển Sư Ngưu Đâu Tịnh Chúng (720-794), còn gọi là Thần Hội Tịnh Chúng, Thiển sư Trung Hoa, 
thuộc tông Tịnh Chúng vào thời nhà Đường (618-907). Thiển sư Ích Châu Thạch (Tịnh Chúng Thần 
Hội), truy nguyên từ thời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Sư tu tập Thiển bằng cách dụng tâm nơi "Tam cú" 
tương đương với giới, định, và huệ. Tam cú này là Vô ức (không ghi nhớ), vô nệm (không vọng niệm), 
và mạc vong (không quên). Ý nghĩa là đừng nhớ lại những ảnh hưởng của quá khứ; chớ có lo lường 
nghĩ ngợi các ảnh tượng huy hoàng tương lai; và luôn hợp nhất với tuệ giác này, không bao giờ mê 
muội tăm tối, không bao giờ lầm lỗi, đó là mạc vong. Tịnh Chúng hành trì niệm Phật và tọa Thiển; 
ngài tuân theo nhiều kiểu hình thức giới luật nghiêm khắc; có sự thừa nhận của triểu đình như là một 
trung tâm truyễn thọ giới pháp và truyền dạy Thiển ở những nơi nhóm họp đông người. Đây là lối 
Thiển mà hành giả Tây Tạng gặp ở Ích Châu và truyền sang Tây Tạng. Các lễ truyền giới giống như 
cách thức truyền thụ cụ túc giới nơi đàng tràng chính thức vào thời đó. Trước hết, vào những tháng thứ 
nhất và thứ nhì họ chọn ngày và niêm yết thông báo, nhóm họp chư Tăng Ni và cư sĩ. Sắp xếp Bồ để 
tòa, nghi thức lễ tán và sám hối có khi mất từ ba đến năm tuần lễ. Chỉ sau khi thực hiện đầy đủ những 
nghi thức này họ mới truyền pháp. Tất cả mọi nghỉ thức này đều được cử hành vào ban đêm. Chủ ý là 
nhằm cắt đứt hết ngoại duyên và loại trừ sự rối rắm. Sau khi Pháp đã truyền rồi, ngay dước lời nói của 
vị Đại sư, họ ngừng bặt những tưởng niệm và bắt đầu hành trì tọa thiển. Ngay cả khi những người đến 
từ nơi xa xôi, ngay cả chư Ni và cư sĩ, trước khi ở lại suốt thời gian dài, họ phải tọa thiển từ một đến 
hai tuần lễ. Sau đó, theo sau lễ truyền giới, họ giải tán. Nó rất giống giới đàn của Luật Tông ở Nam 
Sơn, đặt trên núi có cùng tên với ngài Nam Sơn ở gần Trường An và sử dụng bản dịch của Đàm Vô 
Đức (Pháp Tạng) của Luật Tông. Cần thiết là phải có một nhóm theo công bố chính thức của chính 
quyền sở tại, bởi vì Tịnh Chúng nhận sự cho phép chính thức của triều đình nên nó được gọi là "Đại 
Giới Đàn" hay giới đàn truyền giới rộng rãi. Đôi lúc một năm một lần, đôi lúc hai hoặc ba năm một 
lần, giới đàn mở ra không đều đặn. Đôi lúc Sư Tịnh Chúng dạy: "Đừng nhớ đến các đối tượng bên 
ngoài; đừng nghĩ về tâm bên trong; cạn kiệt không còn chỗ nào để tựa vào." Thật vậy, giới định và 
huệ tuần tự tương đương với ba ngữ cú. Dầu là các phương tiện thiện xảo của Thiền sư Tịnh Chúng 
trong việc làm cho thấy được mục đích nội dung của chủ để và trong thuyết giảng là rất nhiều, nhưng 
nội dung hướng tới vốn chỉ nằm trọn trong ba ngữ cú này —Zen Master Niu-tou Ching-chung, a 
Chinese Zen master of the Ching Chung Sect, who lived in the Trang Dynasty in China. I-chou Shỉh, 
tracing from the Fifth Patriarch Hung-Jen. He practiced Chian in using the mind in the manner of the 
three phrases which correspond to morality, concenfration, and Insight. The three phrases are no- 


2379 


remembering, no thought, and no-forgetting. The meaning 1s: do not recall past obJects; do not 
anficipate future glories; and always be Joined to this Insight, never darkening, never erring, this 1s 
called no-forgetting. Ching-chung practiced Buddha-recitation and sitting Chian; followed a rigorous 
variety of disciplinary formalism; had sfate recogmition as an ordination cenfer; and propagated Ch'an 
at enormous mass gatherings. This 1s the Chan that Tibetan practitioners encountered 1n I-chou and 
transmitted to Tibet. The ordination ceremonlies are likely the expedient of receiving the full precepts 
on an official mandala or ordination platform at that time. In the first and the second months, they first 
pick a date and post notices, collecting monks and nuns and lay-people. The arrangment of the borad 
bodhi-seat, obeisance, and confession sometimes take three to five weeks. Only after this do they 
transmit the Dharma. All of this 1s carried on at night. The main idea 1s to cut off externals and reJect 
confusion. The Dharma having been transmitted, immediately beneath the words of the master they 
stop thoughts and begin to practice sitting-chan. Even when people arrive from great distance, even 
nuns and lay-people, before they have stayed long at all, they have to do a week or tfwo 0Ý sifting 
Chan. Afterwards, following ordination ceremonies, they disperse. It 1s very much like Dharma of 
mounting the platform of the Nan-shan Vinaya School based in the mounfains of that name Just south 
of Chang-an and using the Dharmaguptaka version of the Vinaya. lt 1s necessary to have a group 
because according to the tablet of the official statement, Ching-chung was granted official licenses, 
and 1t is called "Opening Conditions." Sometimes once 1n a year, sometines once In two or three 
y€ars, 1f 1s Irregular in 1(s opening. Sometimes Master Ching-chung taught: "Do not remember external 
obJects; do not think on Internal mind; dried up without support."” As a matter of fact, morality, 
concentration, and ¡nsight correspond respectively to the three phrases. Even though Ching-chungs 
expedients in opening up the purport and discoursing are numerous, that which their purport 1s tending 
toward Just lies in these three phrases. 


DCCCXIX.Tịnh Cư Ni Diệu Đạo: Ông Ấy Chẳng Phải Là Phật— Nun Miao-t'ao's Pure abode: He Is 
No Buddha 

Theo Phật giáo, đức Phật dạy: "Tất cả chúng sanh đều có Phật tính và đều sẽ thành Phật một ngày 
nào đó." Nhưng theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XX, Tịnh Cư Ni Diệu Đạo có một công án ngược 
lại: "Ông ấy chẳng phải là Phật." Tịnh Cư Ni Diệu Đạo nói một câu như thế, phải dốc hết vốn liếng, 
thật là lận đận. Đây là loại công án "mặc nhiên phủ nhận", nghĩa là, loại công án giải minh chân lý 
Thiển bằng lối phát biểu hư hóa hoặc phế bỏ. Với loại công án này, chúng ta thường cáo buộc các 
Thiên sư là phủ nhận. Nhưng kỳ thật họ chẳng phủ nhận gì cả, những gì họ đã làm chỉ nhằm để vạch 
rõ ra các ảo tưởng của chúng ta cho vô hữu là hữu, hữu là vô hữu, vân vân—According to Buddhism, 
the Buddha taught, "All beings have Buddha-nature and will become Buddha someday." But according 
to Wudeng Huiyuan, Volume XX, Nun Miao-tao responded to one of her disciples, "He 1s no Buddha."” 
Nun Miao-fao used up her personal treasure immediately and became quite delibitated. This 1s an 
"Implicit-negative”" koan, a kind of koan that 1llustrates Zen-Truth through "nullfying” or abrogating 
expression. With this type of koan, we usually accuse the Zen masters of being negatory. But in fact, 
they did not negate anything. What they have done 1s to point out our delusions in thinking of the non- 
©xistenf as existent, and the existent as non-existent, and so on. 


DCCCXX.Tịnh Độ Tông: Quán Tưởng Môn— The Pure Land Sect: Observaton Method 
(Visualization Method) 

Theo Tịnh Độ Tông, "Quán Tưởng Môn" hay phương pháp quán tưởng vào một để mục để trí tuệ sáng 

suốt và dứt trừ điên đảo mộng tưởng. Quán Kinh dạy: “Chư Phật Như Lai là thân pháp giới, vào trong 

tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Cho nên khi tâm các bạn tưởng Phật, thì tâm ấy chính là 32 tướng tốt, 

80 vẻ đẹp tùy hình, tâm ấy là tâm Phật, tâm ấy chính là Phật. Biển chánh biến tri của Phật từ nơi tâm 

tưởng mà sanh. Vì thế các bạn phải nhớ nghĩ và quán tưởng kỹ thân Đức Phật kia.” Theo Thiền Tông, 


2380 


quán tưởng là phương pháp Phật tử áp dụng hằng ngày, luyện cả thân tâm, đem lại sự hòa hợp giữa 
tinh thần và vật chất, giữa con người và thiên nhiên. Quán tưởng là tập trung tư tưởng để quan sát, 
phân tích và suy nghiệm một vấn đề, giúp cho thân an và tâm không loạn động, cũng như được chánh 
niệm. Quán tưởng không phải là chuyện đơn giản. Quán tưởng là tập trung tư tưởng để quan sát, phân 
tích và suy nghiệm một vấn đề, giúp cho thân an và tâm không loạn động, cũng như được chánh niệm. 
Quán tưởng không phải là chuyện đơn giản. Một người chưa từng luyện tập trong việc chế tâm khó có 
thể nhận ra sự khó khăn trong việc điều ngự tâm mình. Người ấy mặc nhiên cho rằng dĩ nhiên mình có 
thể ra lệnh cho tâm suy tưởng bất cứ điều gì mình muốn, hoặc điều khiển nó vận dụng theo bất cứ 
cách nào tùy ý. Thật vậy, trong thế giới máy móc hiện đại hôm nay, cuộc sống cuồng loạn làm tâm trí 
chúng ta luôn bị loạn động với biết bao công chuyện hằng ngày khiến cho chúng ta mệt mỏi về thể 
xác lẫn tinh thần, nên việc làm chủ thân mình đã khó, mà làm chủ được tâm mình lại càng khó hơn. 
Đối với hành giả tu Thiền, "Tu Quán" có nghĩa là quán sát hơi thở hết sức vi tế của mình cũng như tất 
cả những thành phần khác của thân thể mình: cương, máu, thịt, bắp thịt, phân, vân vân. Việc này sẽ 
đưa hành giả đến chỗ thực chứng được sự vô thường, nhất thời và huyễn giả của chúng, không có bất 
cứ tự tính nào cả. Áp dụng tới lui phép "Tu Quán", con mắt tâm của hành giả dẫn dẫn khai mở, hành 
giả có thể thấy rõ được tất cả những tác năng tinh tế của các cơ quan và tạng phủ của mình, và nhận 
thức được rằng cả đời sống vật chất và tinh thần đều nằm trong vòng kểm tỏa của khổ, vô thường và 
huyễn ảo, đều lệ thuộc vào cái ngã huyễn hoặc. Khi đã đạt đến điểm này, hành giả phải luôn tự nhắc 
nhở mình không được chấp trước hay lần lữa trong trạng thái đó, mà phải bắt đầu tu tập pháp "Hoàn 
Môn" để mang tâm thức của mình trở về với trạng thái nguyên thủy của nó. Kỳ thật, các pháp tu 
"Quán Môn", "Hoàn Môn", và "Tịnh Môn" không phải là pháp tu Thiển định mà là pháp tu Trí tuệ. Tu 
"Quán Môn" là để quán tưởng tính không nơi chúng hữu tình; tu "Hoàn Môn" là để quán tưởng tánh 
không của chư pháp "cụ thể"; và tu "Tịnh Môn" là để quán tưởng tánh không của nhị nguyên lưỡng 
phân và nhiếp tâm mình vào chân như bình đẳng. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng chỉ bằng cách 
tu tập tánh không mà bất cứ hình thức thiển định nào của Phật giáo cũng đều được hoàn thiện— 
According to the Pure Land Sect, meditation by contemplating on any obJect to obtain wisdom and to 
eliminate delusions. The Meditation Sutra taupht: “Every Buddha, Tathagata, 1s One who 1s a Dharma 
realm Body and enters 1nto the Mind of all beings. For this reason when you perceive the Buddha -state 
1n your Minds, this indeed 1s the Mind which possesses the thirty-two signs of perfection and the eighty 
minor marks of excellence. It is the Mind that becomes Buddha; indeed, it is the Mind that 1s Buddha. 
The ocean of true and universal knowledge of all the Buddhas 1s born of Mind and thought. For this 
reason, you ought to apply your Mind with one thought to the meditation on that Buddha. According to 
the Zen Sect, contemplation 1s the daily practice of Buddhist adepts for training the body and mind in 
order to develop a balance between Matter and Mind, between man and the universe. Contemplation 
can fundamenrall be defined as the concentration of the mind on a certain subJect, aiming at realizing a 
tranquil body, and an undisturbed mind as a way to perform right mindfulness. Contemplation 1s not a 
simple matter. ÀA person who has not been trained In the practice of mind-control can hardly realize the 
difficulty of taming his own mind. He takes 1t for granted that he can order it to think anything he 
wishes, or direct 1t to function in accordance with his wills. Nothing could be further from the truth. 
Only those who have practiced meditation can understand the difficulty encountered 1n controlling this 
ungovernable and ever-fluctuating mind. In the world today, based on mechanical and technological 
advances, our life 1s totally distrubed by those dally activities that are very tiresome and distressing for 
mastering; thus, the body 1s already difficult and If we want to master the mind, 1t 1s even more 
dificult. For Zen practitioners, practicing of ”Observation Method”" means to observe his extremely 
subtle breath and all the contents of his physical body, the bones, flesh, blood, muscles, excrement, efc. 
Thịs will bring hìm to the realization that all of them are transient, momenftary, and delusive, having no 
self-nature whatsoever. By repeatedly applying this scanning or ”Observation Method”, the eye of the 
practitioners mind will gradually open, he will be able to see clearly all the minute functions of his 


2381 


organs and viscera, and will realize that both physical and psychic existence are within the bounds of 
misery, transiency, and delusion, subject to the 1llusory idea of ego. When 1t has been reached, the 
practitioner should remind himself that he should not cling to 1t or linger 1n 1t; the practitioner should 
Sfart to enter the stage of "Returning Practice", to bring his mind back to 1s original state. In fact, 
"Observation", "Returning”, and "Purity” practices are actually not "Dhyana" but "Prajna” practices: 
the Observation Practice 1s to observe the voidness of sentilent being; the Returning Practice, to 
observe the voidness of "concrete” things (dharmas); and the Purity Practice 1s to observe the voidness 
of dichotomy and to merge one's mind with the all-embracing Equality. Zen practitioners should 
always remember that 1t 1s only through practice of Voidness that any form of Buddhist meditation 1s 
brought to completion. 


DCCCXXI. Tịnh Giới: Tỉnh Gioi 
1) Người Đời Nay Không Thể Giống Tử Kỳ Bá Nha—Nowaday People Can '† Be Like Tzu-Chỉ and 
Po-Ya 
Một hôm, Thiền Sư Tịnh Giới (?-1207) thượng đường dạy chúng với một bài kệ: 
“Thời nay giảng đạo hiếm tri âm, 
Chỉ bởi vì người mất đạo tâm. 
Nào giống Tử Kỳ nghe nhạc giỏi, 
Nghe qua suốt cả Bá Nha cầm.” 
(Thử thời thuyết đạo hãn tri âm. Chỉ vị như tư tán đạo tâm. Hễề tợ Tử Kỳ đa sảng sấm. Thính lai nhất 
đạt Bá Nha cầm)—One day, Zen master Tinh Gioi entered the hall and addressed the assembly with a 
V€TS€: 
“These days, adepts who can discuss Buddhism are rare, 
Only because the magga-cifta (path of mind) has been lost. 
People cant be like Tzu-Chi, a good listener of music, 
Who could comprehend all Po-ya's pieces of musIc.” 


2) Tịnh Giới Nhận Tâm Ấn Từ Lão Sư Bảo Giác— Received the Mind Seal from Master Bao Giac 
Niên hiệu Chính Long Bảo Ứng, năm 1207, một hôm, biết mình sắp thị tịch, nên Thiển Sư Bảo Giác 
triệu tập hội chúng lại đặn dò: “Sanh lão bệnh tử là việc thường và không tránh khỏi của người đời, 
riêng ta há lại khỏi sao?” Thiền Sư Tịnh Giới (2-1207) liền hỏi: “Ngày nay Tôn đức thế nào?” Thiền 
sư Bảo Giác liền nói bài kệ: 
“Muôn pháp về không không thể nương 

Chân như lặng lẽ hiện tỏ tường. 

Thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ, 

Nước tâm bóng nguyệt bặt nghĩ lường.” 
(Vạn pháp qui không vô khả y. Qui tịch chân như mục tiền ky. Đạt ngộ tâm viên vô sở chỉ. Thủy tâm 
thủy nguyệt dẫn tâm nghì). Nói kệ xong, Thiển sư Bảo Giác truyền tâm ấn cho Tịnh Giới. Sau đó, 
Tịnh Giới đến trụ tại chùa Quốc Thanh trên núi Linh Bí ở An Phủ. Tịnh Giới lưu lại đây sáu năm, 
chuyên tu hạnh đầu đà. Quan Châu Mục tên Phạm Từ nghe danh đức rất quí mến, đến ra mắt và kỉnh 
lễ. Vị quan này phát tâm thỉnh Sư đúc hồng chung để tại chùa——During the dynasty title of Chinh Long 
Bao Ung, in 1207, one day, Zen master Bao Giac felt that he was about to pass away, so he convened 
his assembly to advise them: “Birth, old age, 1llness, and death are usual and Inevitable events 1n this 
world, how can I alone avoid them?” Tĩnh G1oi asked, “Master, how are you today?” Zen master Bao 
Giac spoke this verse: 

“All phenomena return to emptiness, 
There 1s nothing to rely on, 
When they return to quiescence, 


2382 


Thusness clearly appears before our eyes 

'When you attain enlightenmett. 

Nothing can be pointed out in the source of mind 

When thinking 1s stopped, 

The mind 1s as the moon reflecting 1n water.” 
Later, Tĩnh Gioi traveled to Mount Lĩnh B1 in An Phu and dwelt at Quoc Thanh Temple for six years. 
Here he devoted in practicing austerities. Provincial Governor Pham Tu heard of his reputation, resp 
ected and admired him so much. The Governor, then, came to see master Tĩnh Gioi and offered to cast 
a bịg bell and placed 1t in front of the temple 


3) Tịnh Giới: Tánh Của Tâm Chính Là Tánh Của Như Lai Tạng Tâm — The Nature 6ƒ the Mind Is 
the Nature oƒ Tathagata-Garbha 

Sau khi Thầy của Sư là Bảo Giác thị tịch, Thiền Sư Tịnh Giới (2-1207) trở về làng trùng tu chùa Quảng 
Thánh và trụ tại đây hoằng hóa Phật giáo cho đến khi Sư thị tịch vào năm 1207. Một hôm, có một vị 
Tăng đến hỏi Sư về Phật lý, Sư đáp: “Chính lão Tăng và ông đó.” Sư lại thường nhắc nhở chúng đệ tử: 
“Tánh của tâm chính là tánh của Như Lai Tạng tâm. Tâm tức là tánh, thế nên tự tánh tâm thanh tịnh 
vậy. ”—After his master, Zen master Bao Giac, passed away, Tĩnh Gioi returned to his home village to 
rebuild Quảng Thánh Temple and stayed there to expand Buddhism until he passed away in 1207). 
One day, a monk came and asked about the principle of Buddhism, the master replied, “Ifs exactly you 
and L” The master often reminded his disciples: “The nature of the mind 1s the nature of 
Tathagatagarbha (the Tathagata treasure house). Mind 1s nature; therefore, the nature of the mind 1s 
pure.” 


4)_ Tịnh Giới: Thầy Mưa— Rain Master 

Tịnh Giới (2-1207), tên của một vị Thiển sư Việt Nam, quê ở Giang Mão, Bắc Việt. Sư xuất thân trong 
gia đình nghèo, nhưng tánh tình rất quảng đại và thuần hậu, lúc nhỏ theo Nho học. Sư xuất gia năm 26 
tuổi. Lúc đầu Sư học Luật. Về sau, Thiển Sư Tịnh Giới (2-1207) nghe vùng Lãng Sơn thanh u vắng vẻ, 
tiện cho việc tu tập. Sư bèn lập tức mang bị và chống gậy đi về phương đông. Trải qua bẩy năm, Sư 
gặp được nhiều bậc Thiển đức; cuối cùng Sư gặp Thiển sư Bảo Giác ở chùa Viên Minh. Qua một câu 
nói, Sư khế ngộ và rồi trở thành Pháp tử đời thứ 10 dòng Thiền Vô Ngôn Thông. Mùa hè năm Trinh 
Phù thứ hai (1177), có một trận hạn hán, vua ban chiếu triệu các danh Tăng từ khắp xứ về kinh để cầu 
mưa, nhưng không ứng nghiệm. Vua Lý Cao Tông nghe danh Sư đã lâu, nên vua sai một đặc sứ đón Sư 
về chùa Bảo Thiên ở kinh đô. Nửa đêm, Sư đứng ở giữa sân trước, đốt nhang, trời liền đổ mưa. Việc 
này làm cho nhà vua rất kính mộ Sư hơn. Từ đó, nhà vua luôn gọi Sư là “Thầy Mưa.” Ngay sau đó, 
nhà vua triệu Sư vào cung để tham vấn yếu chỉ Phật pháp và khen thưởng rất hậu—A Vietnamese Zen 
master from Giang Mão, North Vietnam. He came from a poor family, but his nature was øenerous, 
sincere and earnest. At young age, he studied Confucianism. He left home to become a monk at the 
age of 26 after a serious I1llness. First, he studied Vinaya. Later, he heard that Lang Son region was a 
tranguil place, whích was convenient for cultivation. He immediately set out a long Jjourney eastward, 
with only a staff and a bag. After wandering for seven years, he met and consulted with a lot of Zen 
virfues; eventually he met Zen master Bao Giac of Vien Minh Temple. With Just one phrase from the 
master, Tĩnh Gioi attained awakening. Then, he became the Dharma herr of the tenth generation of 
Wu-Yun-T”ung Zen Sect. In the summer of the second year of the dynasty tifle of Trinh Phu, there was 
a drought. The king summoned all the eminent monks from all over the country to come to the capital 
to pray for rain, but it was not working (efficient). King Ly Cao Tong had heard about Master Tĩnh 
Giot's reputation for a long time, so he sent a special envoy to bring him to Bao Thien Temple in the 
capital. At midnight, master Tình Gioi stood in the middle of the front yard and burned incense, and 
1mmediately the rain fell. That made the king admire and esteem the master even more. From that 


2383 


time on, the king always called him the “Rain Master.” Right after that incident, the king invited the 
master to the royal court to ask about the essence of Buddhism and rewarded him generously. 


3) Tịnh Giới: Vô Tâm—Empty Mind 
Niên hiệu Trị Bình Long Ứng thứ ba, ngày 7 tháng 7, năm 1207, biết mình sắp thị tịch, nên Thiển Sư 
Tịnh Giới (2-1207) triệu tập hội chúng lại và nói cho họ nghe bài kệ cuối cùng của mình: 
“Thu về mát mẻ thích trong lòng, 

Tám đấu tài cao hát thong dong. 

Cửa Thiển những thẹn người si độn, 

Biết lấy câu gì để truyền tâm?” 
(Thu lai lương khí sảng hung khâm. Bát đấu tài cao đối nguyệt ngâm. Kham tiếu Thiển gia si độn 
khách. Vi hà tương ngữ dĩ truyền tâm). Khi mùa thu tới, tiết thu mát mẽ làm đẹp lòng người. Những 
người tài giỏi mà chỉ thích 'nhàn đàm hý luận.` Một Thiền Tăng như Sư cảm thấy hổ thẹn, vì không có 
lời nào cho “tâm truyển tâm. Chính vì thế mà Sư thường nhắc nhở chúng đệ tử: “Chỉ khi nào trong tâm 
không còn một vật, ấy là vô tâm. Phật dạy, trong tu tập phải lấy pháp vô tâm để chế ngự vọng tâm. Ở 
đây vô tâm không có nghĩa là không có tâm, vô tâm có nghĩa là cái tâm không vướng mắc. Ở đây “vô 
tâm" diễn tả trạng thái tâm thức trước khi nhị nguyên bị phân chia bởi tư tưởng. Tổ Bồ Đề Đạt Ma 
mang sang Trung Quốc quan điểm của người Ấn về chư pháp đến từ tâm. Cái mà chúng ta gọi là tâm 
siêu việt vì nó vượt qua giới hạn, như mặt trời không bị mây che. Tất cả các vị nối pháp của Ngài, cho 
đến tổ thứ năm, đều đồng ý rằng thiển là giữ cho tâm này không bị nhiễm ô. Tâm như minh kính đài, 
không để cho bụi đóng khi soi nó, nghĩa là người tu phải giữ tâm mình như người soi gương giữ kiếng 
vậy. Mãi đến khi tiếng sét Huệ Năng nổ lên thì thuyết “Vô Tâm' mới thực sự ra đời.” Hành giả tu 
hành tinh chuyên cứ chỉ nhìn vào mặt trăng, chứ không cần cất bút lên làm bài thơ nào cả. Mà thật 
vậy, làm sao mình có thể vừa nhìn trăng và vừa làm thơ được? Sau khi nói xong bài kệ cuối cùng này, 
Sư ngồi kiết già và an nhiên thị tịch—During the third year of the dynasty title of Tri Binh Long Ung, 
on the seventh day of the seventh month, 1207, he knew that he was about to pass away, so he 
convened his assembly and spoke his last verse to them: 

“Fall arrives with cool air, I feel good in my heart, 

Talented poets with eight bushels of skills would chant freely. 

How ashamed when the dull come to the 2en door, 

I dont know what phrase can be used for a mind-transmission?” 
When autumn comes with cool air to please people. Talented people who just like vain talk or 
diffusive trivial reasoning. As a Zen monk, he feels ashamed for being foolish, and have no words for 
the mind transmission. For this reason, he always reminded his disciples: “Only when the mind 1s 
empty (does not have anything); thus it 1s called “mind of non-existence.” The Buddha taught that In 
cultivation, practictioners should take this mind to tame the deluded mind. Here, no-mind does not 
mean that we don”t have a mind or have no mind, it does mean that we have a mind which 1s free from 
attachment to thoughts (free from self-consciousness). Here “no-mind” describes a state conscIousness 
before the division into duality created by thought takes place. Patriarch Bodhidharma brought with 
him to China the Indian view that all this world comes from mìnd. What we may call Divine Mind, 
since 1t 1s beyond all limitations, Just as the sun 1s beyond all clouds. His successors, up to the Eifth 
Patriarch, agreed that meditation should be such as to favor the reception of this pure light without 
stain or dust. The monk”s mind was to be “a mirror brighf” and must not “gather dust while 1t reflects,` 
which means that he must be on guard. It was only upon the Hui-Neng”s lightning that the doctrine of 
“no-mind” came forward.” Diligent practiioners just look at the moon, and not to lift the pen to 
compose any poems. Ás a matter of fact, how can you look at the moon and make poems at the same 
time? After speaking these his last verse, Tĩnh Giol sat cross-legøed and peacefully passed away. 


2384 


DCCCXXII.Tịnh Huệ: Hư Không Không Có Sáu Tướng Tổng Biệt Đông Dị Thành Hoại— Chỉng- 
Hui: The Space Doesn't Have Six Aspects 0ƒ Existence, ŒGeneral and Pariicular, Same and 
DựPerence, Existing and Disappearing 

Lúc ban đầu Đạo Tiềm đến tham vấn với thiển sư Tịnh Huệ (Thiển sư vào thế kỷ thứ X). Tịnh Huệ 

hỏi: "Ngoài việc học Thiền, con xem những kinh điển gì?" Đạo Tiểm đáp: "Con xem kinh Hoa 

Nghiêm." Tịnh Huệ nói: "Sáu tướng tổng, biệt, đồng, dị, thành, hoại, thuộc vào pháp môn nào?” Đạo 

Tiểm đáp: "Đoạn văn trong phẩm Thập Địa. Căn cứ vào lý thuyết này thì hết thảy các pháp thế gian 

và xuất thế gian đều đủ cả sáu tướng." Tịnh Huệ hỏi: "Vậy cái 'Không' có đủ cả sáu tướng hay 

không?" Đạo Tiểm như lạc mất phương hướng không biết trả lời thế nào. Tịnh Huệ nói: "Con hãy hỏi 
ta đi." Đạo Tiểm bèn hỏi: "Bạch thây, vậy thì cái Không' có đủ cả sáu tướng hay không?" Tịnh Huệ 
nói: "Không!" Đạo Tiềm hoát nhiên đại ngộ; phấn khởi tỉnh thần làm lễ bổn sư. Tịnh Huệ hỏi: "Con 
hiểu như thế nào?" Đạo Tiềm đáp: "Không."—He first saw Ching-hui. Ching-hui asked, "What sutras 
do you read besides your study of Zen?" Tao-chien said, "I read the Avatamsaka Sutra." Ching-hui 
said, “The sutra refers to the six aspects of existence; general and particular, same and difference, 
existing and disappearing. To what doctrine does this belong?" Tao-ch1en said, “The passage occurs In 
the chapters on the ten stages of Bodhisattvahood. According to 1s theory, all things either of this 
world or of a supermundane world are considered to have these six aspects." Ching-hui asked, "Is 

'emptiness of space' (Kung) furnished with these six?" Tao-chlien was at a loss how to answer the 

question. Ching-hui said, "You ask me." Tao-chien asked, "Is 'emptiness of space' (ung) furnished 

with these six?” Ching-hui said, "Kung!" The answer opened at once the mind of Tao-ch1en to a new 
light; filled with Joy, he bowed to the master. Ching-hui said, "How do you understand?” Tao-ch1en 
said, "Kung!" 


DCCCXXIII. Tịnh Không: Tỉnh Khong 

l1) Tịnh Không Và Đạo Huệ— Tỉnh Khong and Dao Hue 

Một hôm, có một vị Thiền Tăng chống tích trượng đến chùa hỏi Thiên Sư Tịnh Không (2-1170): “Thế 
nào là pháp thân?” Sư đáp: “Pháp thân vốn vô hình?” Vị Thiển Tăng lại hỏi: “Thế nào là pháp nhãn?” 
Sư đáp: “Pháp nhãn vốn không bị che mờ.” Rồi Sư nói tiếp: “Trước mắt không pháp, chỉ có ý ở trước 
mặt. Pháp chẳng là chỗ của tai mắt.” Vị Thiền Tăng bật lên cười ha hả. Sư hỏi: “Thầy cười cái gì?” Vị 
Thiển Tăng đáp: “Hòa Thượng là bậc xuất thế số một, nhưng chưa đạt yếu chỉ, phải đến tham vấn 
Đạo Huệ mới được!” Ngay sự việc này, Sư bèn rời chùa rồi đi thẳng đến núi Tiên Du. Đến nơi, Sư hỏi 
Thiển sư Đạo Huệ: “Nơi này có tông chỉ Thiển tông chăng?” Đạo Huệ đáp: “Nơi đây tông chỉ chẳng 
phải không, nhưng Xà lê làm sao đảm nhận?” Sư suy nghĩ tìm câu trả lời. Thiển sư Đạo Huệ nạt lớn: 
“Ngay trước mặt đã lầm qua rồi!” Ngay những lời này Sư liền lãnh hội yếu chỉ và ở lại đây hầu hạ 
thầy ba năm —One day, a Zen monk came to the temple with a staff came and asked, “What ¡s the 
body of dharma (dharmakaya)?” Tình Khong replied, “The Dharma-Body 1s originally without form.” 
The Zen monk asked, “What 1s the Eye of the dharma (Dharmacaksus)?” Tỉnh Khong replied, “The 
Eye of Truth 1s originally without obstruction.” The Tĩnh Khong continued, “There 1s no dharma 1n 
front of the eye, onÏy consciousness 1n front of the eye. The Dharma 1s not within the range of ear and 
eye.” The Zen monk burst out laughing. Tình Khong asked, “What are you laughing about?” The Zen 
monk said, “Venerable, you renounced the world to become a monk but has not grasped the essence of 
Zen. You should go to see Zen master Dao Hue.” Right after this incident, Tình Khong left the temple 
and went directly to Mount Tien Du. When he arrived, he asked Zen master Dao Hue, “ls there any 
truth of Zen here?” Zen master Dao Hue said, “Its not that there's no truth here, but how could you, 
Acarya, preserve 1t?” Tỉnh Khong was thinking of the answer, when Dao Hue shouted loudly, “Its right 
1n front of youand you stumbled past 1t.” Right at these words, Tình Khong understood the essential 
meanming, and he stayed there to serve as Dao Hues attendant for three years. 


2385 


2) Tịnh Không: Thế Nào Là Phật?— What Is Buddha? 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền Sư Tịnh Không (?-1170): “Thế nào là Phật?” Sư đáp: “Nhật 
nguyệt sáng trời trùm ức cõi. Ai biết mây mù rơi núi sông (Nhật nguyệt lệ thiên hàm ức sát. Thùy tri 
vân vụ lạc sơn hà).” Vị Tăng lại hỏi: “Thế nào hội được?” Sư đáp: “Mục đồng chỉ thích nằm lưng trâu. 
Chỉ có anh hùng mới vượt được y (Mục đồng chí quán ngọa ngưu bối. Thổ hữu anh hùng khóa đắc 
y).”—One day, a monk asked, “What 1s Buddha?” The master said, “The sun and the moon have been 
shinng In the sky for innumerable aeons. Who knows the cloud and mist that fall on mountains and 
rivers?” The monk asked, “How can one comprehend 1t?” The master said, “The herd-boy 1s fond of 
lying on the back of a buffalo, but only the brave can sit astride him.” 


3) Tịnh Không: Thiền Và Hành Trạng Của Loài Rồng—Zen and Dragon '*s Performance 

Tịnh Không (2-1170) là tên của một vị Thiển sư Việt Nam, quê ở Phúc Xuyên, Bắc Việt. Đầu tiên 
ngài tới chùa Sùng Phước thọ cụ túc giới. Ngài là Pháp tử đời thứ 10 dòng Thiền Vô Ngôn Thông. Đến 
năm 30 tuổi ngài du phương về Nam và ghé lại chùa Khai Quốc ở Thiên Đức tu tập khổ hạnh vài năm. 
Về sau, ngài trở về chùa Sùng Phước và trụ tại đây hoằng hóa cho đến khi ngài thị tịch vào năm 1170. 
Ngài thường so sánh “Thiển' với hành trạng của loài rồng: “Trên không một miếng ngói che, dưới 
không đất cắm dùi. Hoặc đổi áo thẳng đến, hoặc xách trượng mà đi. Khoảng chuyển động xúc chạm, 
tợ rồng vẫy đớp mỗi.” (Thượng vô phiến ngõa giá, hạ vô trác chùy địa. Hoặc dịch phục trực nghệ, 
hoặc sách trượng nhi chí. Chuyển động xúc xứ gian, tợ long dước thôn nhĩ). Thật vậy, theo truyền 
thuyết, rồng luôn luôn tấn công mục tiêu rất chính xác; trong khi Thiển cũng có mục tiêu chính xác để 
nhắm vào, đó là liên tục quán sát tâm đúng theo chánh pháp. Ngài thường nhấn mạnh đến những chấp 
trước mê muội về sự ngộ đạo: “Sự chấp trước của người ta vào tự tính của các thực tính xãy ra do bởi 
người ta không biết chân lý về những gì được hiển bày ra thế giới bên ngoài chỉ là chính cái tâm của 
mình mà thôi. Khi các ông thấy tánh không trong vạn pháp, các ông biết rằng đạo không thể diễn đạt 
bằng lời. Chính vì thế mà người trí không bao giờ nói mình ngộ đạo, trong khi kể ngu lại luôn khoe 
khoang về ngộ nầy ngộ nọ. Trong tu tập thiển quán, hành giả không nên phân biệt ngụy chơn. Hành 
giả không bao giờ chờ đợi cho cái gọi là “tương lai”; cũng không ôm ấp cái gọi là “quá khứ'. Tất cả 
những gì họ cần làm là chỉ tập trung vào ngay lúc nầy mà thôi!”—A Vietnamese Zen master from 
Phúc Xuyên, North Vietnam. First, he came to Sùng Phước Temple to receive complete precepts. He 
was the Dharma heir of the tenth generation of Wu-Yun-T”ung Zen Sect. When he was thirty years 
old, he wandered to the South and stopped by Khai Quốc Temple ¡n Thiên Đức and stayed there to 
practice ascetics for several years. Later, he went back to Sùng Phước Temple and stayed there to 
expand Buddhism until he passed away in 1170. He always compared “Zen” with the performace of a 
dragon “Above, there 1s not a tile to cover the head; below, there 1s no ground to thrust a stick 1nto. 
You either change clothes and come straight; or carry the staff and go. At all trmes, you turn, move and 
touch; Jjust be like a dragon leaping and hitting the target.” As a matter of fact, according to the 
legends, the dragon always hits the exact target; while Zen also has a target to hit: contemplating the 
mind correctly and in accordance with the correct dharmas. He always emphasized on deluded 
attachments of the realization of the Way: “One”s attachmernt to the self-nature of realities takes place 
owing to oneˆ”s not knowing hat the truth that what 1s presented as an external world 1s no more than 
the mind 1(self. When you see the nature of emptiness of all things, you know that the Way could not 
be described by words. Therefore, wise men never talk about therr realization of the Way; while the 
foolish always boast about this realization or that realization. In Zen, practiioners should not 
distinguish truth and untruth; should not wait for a so called “realization of the Way”. Zen practitioners 
should never waIt for a so called “future”; nor should they cherish a so-called “past”. AlI they need to 
đo 1s to focus only 1n the very moment!” 


2386 


4) Tịnh Không: Thượng Vô Phiến Ngõa Giá. Hạ Vô Trách Chùy Địa—Above Not a Rooƒ Tile to 
Cover Ủs, Below Not Enough Ground to Sfick an AwÏl Inío 
Khi Thiển Sư Tịnh Không (2-1170) trở về chùa Sùng Phước và trụ tại đây hoằng hóa. Một hôm Sư 
thượng đường nói kệ: 
“Trên không miếng ngói che, 

Dưới không đất cắm dùi. 

Hoặc đổi áo thẳng đến, 

Hoặc xách trượng mà đi. 

Khoảng chuyển động xúc chạm, 

Tợ rồng vẫy đớp môi.” 
(Thượng vô phiến ngõa giá. Hạ vô trách chùy địa. Hoặc dịch phục trực nghệ. Hoặc sách trượng nhi chí. 
Chuyển động xúc xứ gian. Tợ long dước thôn nhĩ)——When Zen master Tinh Khong went back to Sùng 
Phước Temple and stayed there to expand Buddhism. One day, he entered the hall to recIte a verse, 
saying: 

“Above not a roof file fO cOVer us, 

Below not enough ground to stick an awÏ 1nto. 

Some change their clothes and come directly 

Some go with their staffs. 

When they move and turn at contact poïnt, 

They are like dragons Jumping up to swallow the bait” 


35) Tịnh Không: Trí Nhân Ngu Nhân— Wise Men and the Foolish 
Một hôm, có một vị Tăng đến hỏi Thiển Sư Tịnh Không (2-1170): “Từ xưa, trực chỉ là ý gì?” Sư đáp: 
“Ngày ngày đi gặt lúa, giờ giờ kho lẫm không (Nhật nhật khứ hoạch hòa, thì thì không thương lẫm).” 
Vị Tăng thưa: “Con chẳng hội.” Sư đáp: “Trời trăng luôn sáng, mây nổi phủ che (Nhật nguyệt trường 
minh, phù vân cái ấm).” Sau đó, Sư bèn đọc bài kệ. Đây cũng là một trong những bài thơ thiền nổi 
tiếng của Sư: 

Người trí không ngộ đạo, 

Ngộ đạo tức kẻ ngu. 

Khách nằm thẳng duỗi chân, 

Nào biết ngụy và chơn. 
(Trí nhân vô ngộ đạo, Ngộ đạo tức ngu nhân. Thân cước cao ngọa khách, Hề thức ngụy kiêm chân)— 
One day, a monk came and asked, “Since antiquity, what 1s the meaning of the direct pointing in Zen 
teaching?” The master replied, “People harvest everyday, yet the granary 1s always empty.” The monk 
said, “I dont understand.” The master said, “Phe sun and the moon constantly shine, yet they are 
covered by floating clouds.” Then, the master recited a verse. This 1s also one of his famous Zen 
poems: 

“WIse men do not realize the Way, 

Those who realize the Way are the foolish. 

Be an impartial observer, 

Lay straight and stretch your legs. 

Do not try to mind what truth and unftruth are.” 


6)_ Tịnh Không: Ý Tổ Và Ý Kinh Đông Dị?—Are the Meaning 0ƒ the Patriarchs and That oƒ the 
Sufras the Same or DƑƒferent? 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi: “Ý Tổ và ý kinh là đồng hay là khác?” Sư đáp: “Muôn dặm tàu thuyền 

đều đến triều vua.” Vị Tăng lại hỏi: “Hòa Thượng có việc kỳ đặc, tại sao không nói cho con?” Sư đáp: 

“Ông thổi lửa, lão Tăng hốt gạo. Ông khất thực, lão Tăng giữ bát. Ai mà cô phụ ông?” Nghe những lời 


2387 


này vị Tăng liền đạt ngộ —One day, a monk asked, “Are the meaning of the patriarchs and the 
meanming of the sutras the same or different?” The master said, “All ships and boats from tens of 
thousands of miles arrive at the Imperial citadel.” The monk asked, “Master, 1ƒ you have something 
special, why don't you explain 1t to me?” The master said, “You blow on the fire, FII cook the rice; you 
beg for alms, LII take the bowl. Who ever lets you down?” Hearing these words, the monk attained 
awakening. 


DCCCXXTV. Tịnh Lực: Tình Lục 
1) Học Đạo Nhân— Students oƒ the Way 
Niên hiệu Thiên Cảm Chí Bảo thứ hai, năm 1175, một hôm, Thiền Sư Tịnh Lực (1112-1175) cáo bệnh, 
nên triệu tập hội chúng lại và dạy về “Học Đạo Nhân” như sau: “Tất cả mấy ông, những người học 
đạo, hãy lấy tâm siêng năng cúng dường Phật, không gì tốt hơn chỉ cầu dứt được ác nghiệp. Tâm 
miệng niệm tụng, tin hiểu nghe nhận, ở chỗ vắng vẻ yên lặng, gần thiện tri thức. Nói ra lời hòa nhã, 
nói phải thời đúng lúc, trong tâm không khiếp nhược. Liễu đạt nghĩa lý, xa la ngu mê, an trụ chỗ bất 
động. Quán tất cả pháp vô thường, vô ngã, vô tác, vô vi. Nơi nơi lìa phân biệt, ấy là người học đạo. 
Nay phần hóa duyên của lão Tăng đã xong.” Xong Sư lại đọc cho họ nghe bài kệ: 
“Trước tuy nói kiết, sau gọi hung, 

Từ đời Thái Tổ kiêng chẳng tùng. 

Vì thấy rồng lên làm Phật tử, 

Chợt trông chuột hiện lặng vô cùng.” 
(Tiên tuy ngôn kiết, hậu ngôn hung. Tự thị Thái Tổ húy bất tùng. Vi ngộ kiến long vi Phật tử. Hốt tao 
thử xuất tịch vô cùng). Nói xong, Sư ngồi ngay thẳng an nhiên thị tịch, thọ 64 tuổi—During the second 
year of the dynasty tile of Thien Cam Chi Bao, in 1175, one day, he felt ilHl, so he convened his 
assembly and reminded them on “Students of the Way” as follows: “All of you, studenfs of the Way or 
Dharma, should earnestly make offering to Buddha. To do this, there 1s nothing better than trying to 
eliminate your bad karmas. Contemplate with your minds and reciting with your mouths, faith, 
listening, understanding, and receiving. Always stay in seclusion and make acquaintance with good- 
knowing advisors. Your words should be affable, your talk should be at the right time, your minds 
should not harbor any fear. You should have a clear understanding of the Dharma; you should stay 
away from 1gnorance, and at the same time dwell in firmness. You should observe that all phenomena 
are Impermanent, without a self, uncreated, non-active. Always be free from discrimination. This 1s the 
attitude of Students of the Way. NÑow, my mission of transformation of the living 1s ended.” Then, the 
master spoke this verse to the disciples: 

“At first, 1s said to be auspicious; 

But later 1fs said to be evIl. 

From the time of the dynasty founder 

We no longer follow the inherited taboo. 

Since seeing a dragon you become a Buddhisst, 

Suddenly you see a rat, 

But the calmness 1s never ending.” 
After reciting the verse, he sat upright and passed away, at the age of 64. 


2) Tịnh Lực Và Sư Phụ Đạo Huệ— Tỉnh Luc and Master Dao Hue 

Tịnh Lực (1112-1175), tên của một vị Thiển sư Việt Nam, quê ở Cát Lăng, Vũ Bình, Bắc Việt. Thuở 
nhỏ, Sư rất thông minh và tinh thông văn chương, nghệ thuật, và thư pháp. Sư xuất gia làm đệ tử của 
Thiền sư Đạo Huệ, thầy trò rất tâm đắc với nhau. Sư là Pháp tử đời thứ 10 dòng Thiển Vô Ngôn 
Thông. Lúc đầu, Thiển Sư Tịnh Lực (1112-1175) thường trụ trong rừng sâu tu hành khổ hạnh và thiển 
định. Tâm Sư luôn dừng nơi Phật cảnh, mặc cỏ ăn cây, phước huệ song tu. Trải qua nhiều năm giữ tâm 


2388 


ngày càng vững chắc. Một hôm, Thiển sư Đạo Huệ bảo: “Tâm ấn của chư Phật, ông tự có đó, chẳng 
phải từ nơi người mà được.” Sư thưa, “Đã nhờ thầy chỉ dạy, con phải đi trụ nơi nào?” Đạo Huệ nói: 
“Chẳng cần đi xa, nên ở Vũ Ninh là tốt.” nghe những lời này, Sư lên núi Vũ Ninh cất am tu hành. Suốt 
ngày, Sư lễ Phật sám hối, được niệm Phật Tam Muội. Bấy giờ tiếng nói của Sư trong vắt như tiếng của 
Phạm Thiên (vị thần chính của Ấn giáo, thường được diễn tả như ngưới sáng tạo hệ thống thế giới). Sư 
thường giảng kinh Viên Giác, nghĩa lý chỗ nào không ổn, đích thân Sư cải chính—Tinh Luc, name of a 
Vietnamese Zen master from Cát Lăng, Vũ Bình, North Vietnam. When he was young, he was very 
Iintelligent and well versed in literature, art and callipraphy. He left home and became a disciple of 
Đạo Huệ, and they got along very well. He was the Dharma herr of the tenth generation of Wu-Yun- 
Tung Zen Sect. First, he always stayed In the deep forest to pracfise ascetics and meditation. His mind 
always dwelt on the attainment of Buddhahood. He always dressed straw coats and ate wild fruits. He 
cultivated both blessing and wisdom. For many years his mind was firmer and firmer. One day, Zen 
master Dao Hue told him, “You naturally possess the mind seal of the Buddhas; its not received from 
others.” Tĩnh Luc said, “You have guided me. Now please tell me where I should go to dwell.” The 
master said, “You dont have to go to any remote place, staying in Vu Ninh 1s fine.” Hearing these 
words, he went to Mount Vu Ninh to build a thatched small temple named Vương Trì. All day long, he 
spent time paying homage to Buddha and practicing repenfance, and he profoundly attained the 
Buddha recollection samadhi. His voice became as clear as the voice of Brahma (a chief of Hindu 
gods often described as the creator of world system). He often expounded the Sutra of Perfect 
Enlightenment. Wherever the meaning was not clear, he corrected 1t himself. 


DCCCXXV.Tịnh Nhân Khải: Đầu Bếp— K 'ai 0ƒ Ch'ing-ren: CheƑ 

Tịnh Nhân Khải, tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ XI. Hiện nay chúng ta không có 
nhiều tài liệu chỉ tiết về Thiển sư Tịnh Nhân Khải; tuy nhiên, có một cuộc đối thoại giữa Sư và Thiền 
sư Đầu Tử trong quyển Ngũ Đăng Hội Nguyên: Thiền sư Tịnh Nhân Khải là đầu bếp ở thiển viện của 
Đầu Tử. Một hôm Thiền sư Đầu Tử nói: "Làm một đầu bếp như vậy thì không phải là việc dễ dàng 
đâu." Khải nói: "Thầy tốt mà nói vậy." Đầu Tử nói: "Việc của ông là nấu cháo hay nấu cơm?" Khải 
nói: "Một người phụ bếp giúp việc vo gạo và nhóm lửa, trong khi người phụ bếp khác lo việc nấu cháo 
và nấu cơm." Đầu Tử nói: "Vậy thì ông làm gì?" Khải nói: "Nhờ sự tử tế của thây, con chẳng có gì để 
làm, chỉ nhàn rỗi qua ngày vậy thôi." Phải chăng thật sự Tịnh Nhân Khải không có việc gì để làm 
trong cương vị đầu bếp? Phải chăng ông chỉ nhàn rỗi qua ngày? Vậy thì tại sao Sư lại được chỉ định 
làm đầu bếp? Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng trong đời sống thiển đường các vấn để thâm sâu 
phải giải quyết nằm ở khắp mọi nơi mà các thiển sư luôn luôn sẵn sàng nêu ra để các thiển sinh phải 
đối diện chúng. Chuyện gì sẽ xẩy ra nếu Tịnh Nhân Khải kể cho Đầu Tử nghe một loạt những việc Sư 
đang làm? Có lẽ Sư đã phải lãnh ba mươi hèo cũng không chừng—Zen master Ching-ren K'ai, name 
of a Chinese Zen master in the eleventh century. We do not have detailed documents on this Zen 
Master; however, there 1s a đialogue between him and Zen master Tou-tzu (1032-1083) ¡in the 
Wudeng Hui-yuan: Zen master Ching-yin Kai was a cook at Tou-tzu. One day, the master of T"ou-tzu 
said, "It 1s no easy task to work as a cook like this." Kai said, "lt 1s very kind of you." The master said, 
"]s your office to boil gruel, or to steam rice?” K'ai said, “The one helper rinses rice and sfarts the fire, 
while the other boils gruel and steam rice." The master said, "What 1s your work then?" Kai said, 
“Through your kindness I have nothing to do but idle away my time." Had Kai really no work to do as 
a cook? Was he Just passing his time 1dly? How then could he be detailed as a cook? Zen practitioners 
should always remember that in the Zendo life deep problems for solution are lying everywhere, and 
the master 1s ever ready to pick them up and make the monks face them. What might have happened 1f 
Ching-yin Kai had told T'ou-tzu everything that he had been doing? Perhaps he had received thirty 
blows from Tou-tzu. 


2389 


DCCCXXYVI. Tịnh Quả: Jing-Kuo 

1) Cái Gã Hạ Lưới Kia!—A Low-Class Fellow! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XX, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển sư Tịnh Quả Hộ 
Quốc Tùy Thành: "Tận đại địa chỉ có một con mắt đến, thì thế nào?" Thiển sư Tịnh Quả Hộ Quốc nói: 
"Cái gã hạ lưu kial"—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), 
Volume XX, one day, a monk asked Zen master Jing-kuo Hu-kuo Shou-shêng, "If someone for whom 
the great vast earth 1s but one eye comes forth, then what?” Huguo said, "A low-class fellow." 


2) Tịnh Quả: Gã Đầu Bù Tóc Rối Kia!— Blockhead! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XX, một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Chỗ chư Phật không thể 
đến thì có ai dẫm lên được?" Tịnh Quả Hộ Quốc nói: "Gã đầu bù tóc rối kia!"—According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XX, one day, a monk asked, 
"Who 1s 1t that walks in the place where all the Buddhas cant go?” Huguo said, "Blockhead!" 


3) Tịnh Quả: Giọt Nước Đông Thành Băng Và Mặt Trời Mọc!—A Dripping Water Turns Into Ice 
and the Rising Sun! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XX, một hôm, có vị Tăng hỏi Thiền sư Tịnh Quả Hộ Quốc Tùy Thành: 

"Cái gì khi giọt nước đông thành băng?" Tịnh Quả Hộ Quốc nói: "Một sự ngượng ngùng khi mặt trời 

mọc."—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XX, 

one day, a monk asked, "What 1s it when dripping water turns into ice?"” Huguo said, "An 

embarrassment when the sun comes out.” 


4) Tịnh Quả: Hạc Đậu Cành Thông—A White Crane Sits im the Pine Tree 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XX, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền sư Tịnh Quả Hộ Quốc Tùy 
Thành: "Khi một con bạch hạc đậu trên cành thông, là cái gì?" Tịnh Quả Hộ Quốc nói: "Một sự 
ngượng ngùng dưới mặt đất."—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan- 
Teng-Lu), Volume XX, one day, a monk asked, "When a white crane sits In the pine tree, what 1s 1t?” 


Huguo said, "An embarrassment on the ground.” 


5) Tịnh Quả: Một Người Nói, Là Lời Đôn; Một Ngàn Người Thành Sự Kiện!—One Person Says, 
Irs a Rumor; a Thousand Say lt, If's a Fact! 

Theo Cảnh Đức Truyển Đăng Lục, quyển XX, một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Ý chỉ Tổ Bồ Đề Đạt Ma 

đến từ phương Tây?" Tịnh Quả Hộ Quốc nói: "Khi một người nói thì nó là lời đồn. Khi mà một ngàn 

người nói thì nó là sự kiện."—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan- 

Teng-Lu), Volume XX, one day, a monk asked, "Why dịd Bodhidharma come from the west?” Huguo 

said, "When one person says 1t, 1s a ruimor. When a thousand say 1t, 1s a fact." 


6)_ Tịnh Quả: Ông Là Đô Lừa!— You Ass! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XX, một hôm, có vị Tăng hỏi Thiền sư Tịnh Quả Hộ Quốc Tùy Thành: 
"Ý chỉ Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến từ phương Tây?" Tịnh Quả Hộ Quốc nói: "Khi một người nói thì nó là 
lời đồn. Khi mà một ngàn người nói thì nó là sự kiện." Vị Tăng hỏi: "Thế nào là Phật?" Tịnh Quả Hộ 
Quốc khó chịu nói: "Ông là đổ lừa!"—According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XX, one day, a monk asked, "Why did Bodhidharma come from the west?” 
Huguo said, "When one person says 1t, 1fs a rumor. When a thousand say 1t, Ifs a fact." The monk 
asked, "What is Buddha?” Huguo uttered 1n disgust, "You ass!" 


2390 


7)_ Tịnh Quả: Sơ Tổ Đông Du, Lừa Hà Bắc Kêu Be Be, Chó Hà Nam Sủa Quấu Quấu!— The First 

Patriarch's Going to the East Land, a Hebei Ass Brays, a Henan Dog Barks! 
Thiên sư Tịnh Quả Hộ Quốc Tùy Thành, đệ tử của Thiền sư Sơ Sơn Khuông Nhân. Có rất ít chỉ tiết về 
cuộc đời của Thiển sư Hộ Quốc; tuy nhiên, có một vài chỉ tiết nhỏ về vị Thiển sư này trong Ngũ Đăng 
Hội Nguyên và trong bộ Truyền Đăng Lục, quyển XX: Hộ Quốc dạy Thiền ở viện Hộ Quốc trên núi 
Tùy Thành trong cổ thành Tùy Châu, ngày nay là vùng phía bắc thành phố Vũ Hán. Một hôm, Thiền 
sư Tịnh Quả Hộ Quốc thượng đường thị chúng: "Tất cả những thầy Thiền vĩ đại ở mọi nơi, trong mọi 
hoàn cảnh, đều đã từng vì người mà thăng tòa thuyết giảng. Và bất cứ khi nào có ai hỏi họ về ý chỉ 
của Bỏ Đề Tổ Sư sang Đông Độ, không một vị nào nói thẳng câu trả lời." Một vị Tăng hỏi: "Hôm nay 
con xin hỏi Hòa Thượng câu hỏi này vậy." Tịnh Quả Hộ Quốc nói: "Lừa Hà Bắc kêu be be. Chó Hà 
Nam sủa quấu quấu."—Zen master Huguo Shoucheng was a disciple of Zen master Shushan 
Kuangren. Few other details about Huguo Shouchengs life are available in the classical records; 
however, there 1s some brief Information on him 1n the Wudeng Huiyuan and the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch'uan-Teng-Lu), Volume XX: Huguo Shoucheng taught at Huguo 
Monastery on Mt. Suicheng in anclent Suizhou, north of modern Wuhan City. One day, Zen master 
Huguo entered the hall and addressed the monks, saying, "All the great masters 1n every quarter, 1n all 
circumstances, have ascended the lecture platform for the sake of people. And whenever anyone has 
asked them the meaning of Bodhidharma's coming from the west, not one of them has directly spoken 
the answer." A monk then said, "I ask the master to answer this question." Huguo said, "A Hebel ass 
brays. A Henan dog barks." 


ổ) Tịnh Quả: Sự Ngượng Ngùng Ngay Trước Cổng Chùa!—An Embarrassment in ƒront oƒ the 
Temple! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XX, một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Trong thời bách hại 

Phật giáo, các thiện thần đi đâu?" Tịnh Quả Hộ Quốc nói: "Một sự ngượng ngùng ngay trước cổng 

chùa."—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XX, 

one day, a monk asked, "During the era of the Hui Chang suppression, where were the good guardian 

deities?" Huguo said, "An embarrassment In front of the temple gate." 


DCCCXXVII.Tịnh Thiền: Tỉnh Thien 
l1) Thị Tịch Kệ— The Verse oƒ Death 
Sau khi Thây thị tịch, Tịnh Thiền (1121-1193) trở thành du Tăng khất sĩ. Về sau, ngài trở về trùng tu 
chùa Long Vân và trụ tại đây hoằng hóa Phật giáo cho đến cuối đời. Khoảng năm thứ sáu niên hiệu 
Thiên Tư Gia Tự, ngày 12 tháng 8, năm 1193, Sư ngồi kiết già rồi an nhiên thị tịch lúc mới 73 tuổi. 
Môn đồ là Pháp Ký chuẩn bị lễ trà tỳ, thu gom xá lợi và xây tháp thờ trước chùa. Bia văn tại chùa có 
nói: 
“Sư sinh đồng thời, họ Lý trị đời, 

Sáu độ đâu quên, từ hoằng nào bỏ. 

Chỗ uống trà, là chỗ thập phương thí chủ dồn về, 

Khi chống tích, bốn bộ học đồ qui tụ. 

Thần thông khó lường, huyền dụng khôn xét, 

Tự chẳng đến trường Phật giác 

Thì đâu thể nêu cao thắng nghiệp. 

Thực là vầng trăng báu trong bầu trời, 

Là hoa pháp của linh hồn xóm làng...” 
(Sư sanh đương Lý nhật xuất trị minh thời. Lục độ ninh vong, tứ hoằng vật xả. Hương bôi phù xứ, thập 
phương tín chủ ba tùy. Tích trượng chấn thời, tứ bộ học đồ vụ tập. Thần thông cự trắc, huyền dụng nan 
lượng. Tự phi phó Phật giác tràng, an năng du dương thắng nghiệp. Chân sở vị: Thích thiên bảo 


2391 


nguyệt, pháp uyển hồn thôn...)—After his master passed away, he became a wandering monk. Later, 
he rebuilt Long Hoa Temple and stayed there to expand Buddhism until the end of his life. On the 
twelfth day of the eighth month ¡n the sixth year of the dynasty title of Thien Tu Gia Tu, 1193, he sat 
cross-legsed and peacefully passed away at the age of 73. His disciples Phap Ky prepared the 
cremation ceremony, collected his relics, and built a stupa 1n front of the temple to house and worship 
them. Phap Ky also composed an 1nscription on the stele, that said: 
“The master was born during the Ly dynasty. 

He did not forget the six perfections, 

Nor dịd he neglect the four universal vows. 

The table where he drank tea, 

Was also where donors gathered. 

Where he planted his staff was also the gathering place for 

The assembly of monks, nuns, laymen and laywomen. 

His supernatural powers were unfathomable, 

His marvelous activities impossible to menasure. 

If he had not arrived at the place 

Where Buddha attained enlightenmert. 

How could he have carried out such extraordinary achievements? 

He was truly the precious moon 1n the sky. 

The Dharma flower of the spiritual village...” 


2) Tịnh Thiền: Tịnh Trí Diệu Viên, Thiền Tâm Thường Tịch —Wondrous Pure Wisdom, Eternal 
Peace Zen 

Tịnh Thiền (1121-1193), tên của một vị Thiển sư Việt Nam, quê ở làng Cổ Giao, Long Biên, Bắc Việt. 
Thế danh của Sư là Phí Hoàn. Ban đầu, Sư và một bạn lữ là Tịnh Không là đệ tử của Thiền sư Đạo 
Lâm ở chùa Long Vân. Ngày ngày Sư hết lòng tu tập Thiển, thâm hiểu huyền lý Phật pháp. Thiển sư 
Đạo Lâm biết Sư sẽ là pháp khí, nên ban hiệu và ấn chứng rằng: “Tịnh là tịnh trí diệu viên, Thiền là 
thiển tâm thường tịch.” Sau khi lãnh ngộ được yếu chỉ Thiển, Sư trở thành Pháp tử đời thứ 17 dòng 
Thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chi —A Vietnamese Zen master from Co Giao Village, Long Biên, North 
Vietnam. His worldly name was Phi Hoan. At first, he and his dharma colleague, Tĩnh Khong, were 
disciples of Zen master Đạo Lâm at Long Vân Temple. He devoted himself to his Zen practice, and 
profoundly penetrated the mysterious principle of Buddhism. Zen master Dao Lam knew that he would 
be a Vessel of the Dharma, so he gave him the name Tĩnh Thien or Pure Zen: “Pure means the pure 
wIsdom which 1s wondrous and complete. Zen means the mind of Zen which 1s eternal peace.” After 
attaining the essential meaning of Zen, he became the Dharma heir of the seventeenth generation of 
Vinitaruci Zen Sect. 


DCCCXXYVTII.Tokugaku: Bản Lai Diện Mục— Original Face 
Thiển sư Tokugaku đã viết về Bản lai diện mục trong 'Thiền Thi Trung Nhật' như sau: 
"Bản lai diện mục là thực tại của thực tại: 
Hãy dang tay ra đến cánh chim đang bay lượn. 
Mũi thắng đứng, mắt nằm ngang, và sao nữa? 
Sẽ thế nào nếu tâm thức rỗng không?" 
Zen Master Tokugaku (fifteenth century) wrote about the original face in Zen Poems of China and 
Japan as follows: 
"Original Face 1s the reality of realities: 
Stretch your hand to the winging bird. 
Vertical nose, horizontal eye, and then? 


2392 


What 1f your mind 1s empty?” 


DCCCXXIX.Torio Tokuan: Đừng Bao Giờ Khởi Tưởng So Sánh Thấp Cao!— Torio Tokuan: Never 
Give Rise to ldeas 0Ÿ Higher and Lower! 

Tên của một vị Thiển Sư Nhật Bản thời cận đại. Thiền sư Torio Tokuan dạy: "Chớ nên so sánh và tự 
xem mình cao trội hơn người thường. Những người còn lên xuống trên đường danh lợi, không tu tập 
cách vào đường đạo. Họ chỉ đáng được thương xót, chứ không đáng bị khinh khi hay chê trách. Đừng 
khởi lên ý tưởng phán xét hay so sánh thấp cao với họ. Đây chính là thái độ cần có để bước vào Đạo 
của các bậc Thánh hiển, hay của chư Phật và chư Bồ Tát. Vì vậy hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của 
người bình thường, hãy tự đồng hóa mình với họ trong khi tâm ý mình vẫn hướng về giải thoát và 
không ngừng quán xét sự mầu nhiệm của giáo pháp."——Torio Tokuan, name of a lapanese Zen master 
in modern times. Torio Tokuan said, "Do not consider yourself elevated in comparison to ordinary 
people. Those who are commonplace just rise and fall on the road of fame and profit, without 
practicing the Way of following the Way. They are only to be pitied, not despised or resented. Do not 
ØIve rise to Judgmental thoughts by comparing yourse]f to them; do not g1ve rise to 1deas of higher and 
lower. This 1s the atttitude needed to enter the Way of the sages and saints, buddhas and bodhisattvas. 
Therefore we place ourselves 1n the state of ordinary people, assimilating to the ordinary, while our 
WIll 1s on the Way, and we 1nvesfigate 1ts wonders." 


DCCCXXX.Tô Đông Pha: Su Tung P'o 

l1) Tô Đông Pha và Bát Phong—Su Tung P'o and Eight Winds 

Tám ngọn gió độc và thi sĩ Tô Đông Pha. Vào đời nhà Tống có vị thi sĩ tên là Tô Đông pha, đã từng 
nghiên cứu Phật Pháp thâm sâu, nhưng công phu thiển định còn yếu kém. Tuy nhiên, ông cho rằng 
định lực của mình đã cao. Một hôm, nhân cảm hứng, ông cảm tác bài thơ: “Khể thủ thiên trung thiên. 
Hào quang chiếu đại thiên. Bát phong xuy bất động. Đoan tọa tử kim liên.” (Khấu đầu lạy chư thiên. 
Hào quang chiếu đại thiên. Tám gió lay chẳng động. Sen vàng ngồi ngay ngắn). Lúc đó, ông tự nghĩ 
rằng mình đã khai ngộ, nên muốn có sự ấn chứng của Thiên Sư Phật Ấn. Ông sai người qua sông mang 
bài kệ tới chùa Kim Sơn. Thiển sư xem qua liền để bốn chữ: “Đánh giắm! Đánh giấm!” ngay trên bài 
kệ, rồi đưa cho thị giả mang về. Tô Đông Pha xem xong, lửa vô minh bốc cao ngùn ngụt. Ông giận dữ 
bảo: “Sao lại có chuyện nây?” Đây là bài khai ngộ mà Thiển sư bảo là “Đánh giắm” nghĩa là làm 
sao? Nói xong, ông bèn qua sông tìm Thiên sư Phật Ấn để chất vấn. Khi đến chùa thì Thiền Sư Phật 
Ấn đã chờ sẵn và cười lớn: “Chào mừng Đại Học Sĩ họ Tô, bát phong không lay chuyển, nhưng lại bị 
cái đánh giắm đẩy qua sông tới đây! Xin chào!” Tô Đông Pha đang cơn giận dữ, nhưng nghe nói đến 
đó thấy có lý, nên nhìn nhận công phu của mình hãy còn non kém nên lễ tạ Thiển sư. Từ đó ông bỏ 
thói “Khẩu Đầu Thiền”. Thế mới biết, công phu thiển định không thể nói suông mà được. Thiển được 
xem như là một nghệ thuật trong cái ý nghĩa để tự diễn tả, nó chỉ tuân theo những trực giác và nguồn 
cảm hứng của riêng nó, chứ không phải là những giáo điều và quy luật. Đôi khi nó cũng có vẻ nghiêm 
trọng và trang nghiêm, đôi khi lại tầm thường và vui vẻ, giản đị và xác thực, hoặc bí ẩn và quanh co. 
Khi những Thiền sư thuyết giảng không phải các ngài chỉ luôn luôn dạy bằng miệng, mà cả bằng tay 
chân, bằng những dấu hiệu biểu trưng, hay những hành động cụ thể. Các ngài đánh, hét, đẩy, và khi bị 
cật vấn các ngài bổ chạy, hoặc chỉ ngậm miệng giả câm. Những trò khôi hài này không có chỗ đứng 
trong tu từ học, triết học hay tôn giáo, và chỉ có thể được diễn tả đúng nhất là "nghệ thuật Thiền". Câu 
chuyện trên đây là một trong những phong cách của nghệ thuật Thiển mà Thiển sư Phật Ấn dùng để 
diễn tả cái phong cách và cơ trí Thiển—In the Sung Dynasty, a poet named Su Tung Po was adept in 
Buddhist study. Although his skill in Zen concentration was Iimmature, he felt himself to be quite 
accomplished. One day, feeling exuberant and possessed by a sudden inspiration, he penned a verse: 
“J pay my respect to the chief of gods, Whose hairmark-light 1llumines the universe; The Eight Winds 
blow me not, as I meditate on this purple-golden lotus.” He thought he had already gained 


2393 


enlightenment, and he wanted this enlightenment certified by Zen Master Foyin. Thereupon, he sent 
his servant to Gold Mountain Monastery across the river from his home. The elderly Zen Master took a 
look at the verse the messenger handed him and wrote two words on the paper: “Fart! Fart!” and told 
the attendant to take the message back. Su Tung Po read the reply and blew up in a fit of anger. He 
thundered, “How dare you! This 1s my enlightenment testimonmial; how dare you call it a fart?” He 
promptly rowed across the river to talk with the Zen Master. Unexpectedly, as soon as he reached the 
gate of Gold Mountain, Zen Master Foyin was waiting for him, to say “Oh, welcome! Welcome to the 
Great Adept Su Tung Po, one who 1s unmoved by the Eight Winds, but who let a couple of tiny farts 
blow him all the way across the river. Welcome!” The two were old friends and fellow cultivators, and 
they were in the habit of joking with each other. Su Tung Po”s vocanic anger, right on the verge of 
exploding, was cooled off completely by the truth Zen Master Foyinˆ”s statement. All he could do was 
admit that his samadhi still lacked maturity and bow Master Foyin. He apologized for making a scene, 
and thereafter he avoided bragging. Zen skill 1s proven by practice, not by skill of mouth. If we do not 
practice what we preach, 1t does not count. Zen 1s considered as an art in the sense that, to express 
1self, it only follows 1ts own 1ntuifion and inspirations, but not dogmas and rules. Ất times 1t appears to 
be very grave and solemn, at others trivial and gay, plain and direct, or enigmatic and round-about. 
When Zen masters preach they do not always do so with their mouths, but with their hands and legs, 
with symbolic signals, or with concrete action. They shout, strike, and push, and when questioned they 
sometimes run away, or simply keep the1r mouths shut and pretend to be dumb. Such antics have no 
place in rhetoric philosophy, or religion, and can be best described as "art”. The above sftory 1s one of 
the manners of Zen art that Zen master Fo-ying utilized to express Zen humour and wIt. 


2) Tô Đông Pha: Lô Sơn Yên Tỏa Triết Giang Triều— Misty Rain On Mount Lu and Waves 
Surging in Che-Chaing 
Tô Đông Pha, một nhà thơ và một viên quan nổi tiếng dưới thời nhà Tống đã diễn tả ý tưởng về sự 
phân biệt của con người qua một bài thơ dưới đây: 
“Lô sơn yên tỏa Triết Giang triều 

Vị đáo sanh bình hận bất tiêu 

Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự 

Lô sơn yên tỏa Triết Giang triều.” 
(Khói ngút núi Lô sóng Triết Giang. Khi chưa đến đó thấy mơ màng. Đến rồi thì ra không gì khác. 
Khói ngút núi Lô sóng Triết Giang). Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng từ vô thủy, chúng ta đã bị 
vô mình dẫn dắt sai lạc đi phân biệt sự vật trong khi trên thực tế không cần thiết phải có việc này——Su 
Tung P9o, a noted Chinese poet and stateman 1n the Sung Dynasty, expressed the idea of human nature 
on điscriminafion 1n a poem: 

“MIsty rain on Mount Lu, 

And waves surging in Che-chiang; 

When you have not yet been there, 

Many a regret surely you have; 

But once there and homeward you wend, 

And how matter-of-fact things lookl 

Misty rain on Mount Lu, 

And waves surging in Che-chiang.” 
Zen practiioners should always remember that from the beginningless times, we have been led astray 
through 1gnorance to distinguish things while 1n reality there 1s no need for such thing. 


2394 


3) Tô Đông Pha Và Một Bài Thơ Đạo—Su Tung P'o and a Religious Poem 
Tô Đông Pha là một nhà thơ, cũng là một trong những ngôi sao văn học lớn làm sáng ngời thế giới văn 
hóa của nhà Tống. Khi Tô Đông Pha đến Kinh Nam, nghe nói có Kiểu thiền sư ngụ ở Ngọc Tuyển nổi 
tiếng về ứng đối sắc bén, và Tô Đông Pha cũng có tài lớn cỡ này. Muốn làm im tiếng thiển sư Kiểu, 
nên một hôm Tô Đông Pha cải trang đến gõ cửa sư. Sư hỏi: "Ông tên gì?" Tô Đông Pha đáp: "Tên 
Bình. Bình (cân đo) hết thảy các trưởng lão trong thiên hạ." Thiển sư Kiểu bỗng hét lên một tiếng và 
nói: "Nặng bao nhiêu?" Nhà thơ tự phụ này không đáp; mà ngược lại, ngả nón xuống để chào bậc thầy 
của mình. Dưới đây là một trong những bài thơ đạo của Tô Đông Pha: 
“Tiếng suối reo là tướng lưỡi rộng dài; 

Màu núi có phải màu Phật Tịnh Thân? 

Tám vạn bốn ngàn kệ đêm nay tụng, 

Ngày mai biết nói sao với người?” 
(Khệ thanh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc khởi phi thanh tịnh thân. Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ, tha 
nhật như hà cử tự nhân?) —Su-Tung-Po was a famous poet, one of the greatest literary stars 
1lluminating the cultural world of Sung. When Su-Tung-Po was in Ching-nan, he heard of a Zen master 
called Chiao residing at Yu-chuan who was noted for his trenchant repartee. Su-Tung-Po was also 
great In this. Wishing to silence the Zen master, one day the poet called on him 1n disguise. The master 
asked, "What is your name?” Su-Tung-Po replied, "My name 1s Ping (scale). It scales all the masters of 
the world." Chiao burst out in a 'KwatzZ' and said, "How much does 1t weigh?" The conceited poet made 
no answer, but on the contrary, he had to take his hat off to his superior. Below 1s one of Su's religious 
poems: 

“The murmuring mounfain stream 1s 

The Buddha's broad, long tongue; 

The mountain 1tself 1n 1ts ever-varying hues 

1s this not his Pure Body? 

Eighty-four thousand gathas 

W€ere recited during the night, 

But how may I someday 

Hold them up before others?” 


DCCCXXXI.Tổ Ấn Cư Nạp: Núi Tu Di Nổi Lên Giữa Biển Cả Cao 84.000 Do Tuần— Tsu-Yin-Chu- 
Ne: Mount Sumneru Towers in the Great Ocean Affatining the Altitude oƒ 84,000 Yojanas 
Tổ Ấn Cư Nạp là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa, sống giữa khoảng thế kỷ thứ I1, là một học giả 
lớn, tinh thông kinh Pháp Hoa và những tông phái khác của triết học Phật giáo; thậm chí những bậc 
trưởng lão cũng muốn học hỏi với sư. Sư có vẻ không hay biết gì về Thiển. Một hôm có một người 
khách có tiếp xúc với các hoạt động của Thiển ở phương Nam. Người ấy bảo rằng toàn thể thế gới 
Phật giáo của Trung Hoa đều được thâu tóm vào pháp môn của Đạt Ma và Mã Tổ, một trong những 
hậu duệ tài ba nhất của Đạt Ma, hình như thỏa mãn một sấm ngôn của Bát Nhã Đa La và có ảnh 
hưởng lớn đối với các học giả Phật giáo của xứ nầy, đến nỗi cả những người có học và hiểu, nổi danh 
khắp các vùng đất như Thục như Lượng Công và Giám Công, họ đã từ bỏ môn đệ hay đốt cháy kho 
sách luận giải của mình để chứng đạt pháp môn Thiền. Cư Nạp rất xúc động về tường thuật của ông 
bạn Thiển này. Người ấy khuyên sư hãy bước ra với đời và tự mình chứng kiến mọi việc. Cư Nạp từ 
giả quê quán và du hành khoảng vài năm ở Kinh và Sở, nhưng không thấy có kết quả nào. Sau đó sư 
tiếp tục dời bước về đông và ngụ tại Tương Châu, trải qua mười năm với Thiển sư Động Sơn. Một 
hôm, sư đang đọc một bản luận giải về kinh Hoa Nghiêm và xúc động sâu xa về đoạn văn sau đây, 
nhờ thế mà sư tỏ ngộ đạo lý của Thiền: “Núi Tu Di nổi lên giữa biển cả cao 84.000 do tuần, đỉnh của 
nó không phải là chỗ vin tay đặt chân mà lên được. Đây chỉ cho ngọn núi của 84.000 trần lao nổi lên 
từ đại dương của phiền não. Khi chúng sinh đạt đến chỗ vô tư vô vi đối với hết thảy các pháp, phiển 


2395 


não sẽ khô cạn. Trần lao giờ đây chuyển thành ngọn núi Nhất Thiết Trí, và phiển não trở thành biển 
Nhất Thiết Trí. Trái lại, nếu khởi tâm tư lự tức có những vướng víu. Rồi ra phiển não càng thêm sâu, 
đường lên đỉnh núi của Phật Trí bị ngăn chặn lại.” Cư Nạp bèn nhận xét: “Thạch Cũng nói rằng 
'không có chỗ ra tay,` và Mã Tổ “vô minh từ quá khứ vô thủy nay đã tiêu tan hết thảy.'” Đây thực 
không phải là lời nói hư dối—Chinese Zen master, who lived in the middle part of the eleventh 
cenfury, was a great scholar versed in the Avatamsaka Sutra and other schools of Buddhist philosophy, 
and even elderly scholars were willing to study under him. Evidently he did not know anything of Zen. 
One day he had a visitor who was acquainted with the doings of Zen in the south. He said that the 
entire Buddhist world of China was then taken up by the teaching of Bodhidharma, and that of Ma-Tsu, 
one of his ablest descendants, who appeared to fulfill the prophecy of PraJnatala, had exercised great 
influence over the Buddhist scholars in the country, so that even men of learning and understanding 
who were renowned throughout the province of Shu, such as Liang and Chien, either gave up their own 
pupils or burned therr library of the commentaries, on order to master the teaching of Zen. Chu-Ne was 
very much impressed with the report of his Zen friend. Advised strongly by him to go out 1nto the world 
and see the state of affairs by himself, Chu-Ne left his native province and wandered about some years 
1n Ching and She but without seeing and result. He then moved further west and stayed in Hsiang-Chou 
for ten years under Tung-Shan Yung. Ône day he was reading a treatise on the Avatamsaka Sutra and 
was deeply Iimpressed by the following passage, which opened finally his mind to the truth of Zen: 
“Mount Sumeru towers 1n the great ocean attaining the altitude of 84,000 yoJanas, and 1ts summit 1s not 
to be scaled by means of hands and legs. This 1llustrates that the mountain of 84,000 human woes 1s 
rising from the great ocean of passions. When beings attain the state of consciousness 1n which they 
cherish no thoughts of relativity and from which all strivings vanish, even when confronting this world 
of multiplicities, the1r passions wIll naturally be drained off. All the worldly woes now turn Into the 
mountain of all-knowledge and the passions into the ocean of all-knowledge. Ôn the contrary, when 
the mind 1s filled with thoughts and reflections of relativity, there are attachments. Then the greater 
gørow worldly and the deeper the passions, and a man 1s barred from reaching the summit of knowledge 
which makes up the essence of Buddhahood.” Chu-Ne then observed: “According to Shih-Kuang, “not 
a cue fo get hold of,` and according to Ma-Tsu, “ignorance since the beginningless past has melted 
away today.”” These are indeed no lies. 


DCCCXXXII.Tổ Nguyên: Tsu Yuan 
1) Đoạt Nhân Không Đoạt Cảnh —To Snatch Away the Person But not Snaích Away (save) the 
Object 

Từ 'đoạt nhân' có nghĩa là bác bỏ, khước từ, cự tuyệt, phản đối, hoặc tước đoạt cái người đến tham vấn 
các thiển sư; trong khi từ không đoạt cảnh' có nghĩa là không phản đối lời nói của người đến tham vấn. 
Đây là cái nhìn khách quan. Tổ Nguyên (1226-1286) là tên của một vị Thiền sư Trung Hoa, thuộc phái 
Dương Kỳ, tông Lâm Tế vào thời nhà Tống (960-1279). Thiền sư Tổ Nguyên, tác giả bộ sách Vạn 
Pháp Qui Tâm Lục vào thế kỷ thứ XVII. Một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Thế nào là đoạt nhân không 
đoạt cảnh?" Sư đáp: "Trong tự chứng phần, nếu hành giả làm trống không được cái tâm của mình thì 
ngoại cảnh còn ngăn ngại gì được nữa? Vì thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc loại hạ căn, thì đoạt nhân 
chứ không đoạt cảnh." Phương pháp nây rất tốt cho những đệ tử nào còn nặng về pháp chấp, hay còn 
phân biệt theo sự chấp vào các pháp (hiện tượng). Nói tóm lại, 'đoạt nhân chẳng đoạt cảnh' có nghĩa là 
phản đối hay bác bỏ người hỏi nhưng không bác bỏ lời của người ấy. Dầu sự giải đáp của Thiền sư Tổ 
Nguyên có phần rõ ràng, nhưng người bình thường cũng khó hiểu được tinh yếu của phương pháp tứ 
liệu giản này. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng, thường thường thì các Thiển sư quan tâm không 
phải là hành động bên ngoài mà là sự thực chứng bên trong của người ấy——The term 'to snatch away 
the person' means to reJect, refuse, repudiate, disapprove, or steal away the person who comes to the 
Zen Master for Instructions; while not to snatch the obJect' or try to save the obJect: means not to 


2396 


disapprove the remark made by the person. This is an objective point of view. Tsu-yuan, name of a 
Chinese Zen master of the Yang Chi branch, Lin-chi Sect, during the Sung dynasty. He was the author 
of the book trded "Mind, the Source of All Dharmas" in the seventeenth century. One day, a monk 
came and asked, "What does 1t mean to snatch away the person but not snatch away (save) the obJect?” 
Tsu-yuan replied, "In the realm of self-awareness, 1ƒ one can empty one's mind, what obstruction can 
be there from an outer obJect? Therefore, when a Zen master teaches a disciple of low capacity, he 
should snatch away the person but not the obJect." This method 1s very good for those who harbor 
điscriminations 1n terms of attachment to phenomena. In short, to snatch away (or to reJect, to refuse, 
to repudiate, disapprove, or steal away) the person but not to snatch (or to save) the obJect' means to 
disapprove or reJect the questioner but not to reJect or disapprove his remark. Although Zen master 
Tsu Yuan's reply 1s reasonably clear, the g1st of the fourfold method 1s still very difficult for ordinary 
people to understand. Zen practitioners should always remember that, usually, what Zen masters cared 
for was not the outward action but the 1nner realization of the person. 


2) Tổ Nguyên: Tứ Liệu Giản— Four Distinctions 

Thiển sư Tổ Nguyên (1226-1286), tác giả bộ sách Vạn Pháp Qui Tâm Lục. Một hôm, có một vị Tăng 
hỏi: "Thế nào là đoạt nhân không đoạt cảnh?" Sư đáp: "Trong tự chứng phần, nếu hành giả làm trống 
không được cái tâm của mình thì ngoại cảnh còn ngăn ngại gì được nữa? Vì thế khi thiển sư dạy đệ tử 
thuộc loại hạ căn, thì đoạt nhân chứ không đoạt cảnh." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là đoạt cảnh không 
đoạt nhân?" Sư đáp: "Trong tự chứng phần, hành giả không trụ ngoại cảnh mà chỉ có cái tâm độc 
chiếu. Vì thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc loại hạ căn, thì đoạt cảnh chứ không đoạt nhân." Vị Tăng lại 
hỏi: "Thế nào là đoạt cả nhân lẫn cảnh?" Sư đáp: "Trong tự chứng phần, nếu tâm và cảnh của hành 
giả đều không thì vọng tưởng từ đâu mà có được? Vì thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc căn cơ loại khá, 
thì đoạt cả nhân lẫn cảnh." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là không đoạt cả nhân lẫn cảnh?" Sư đáp: 
"Trong tự chứng phần, tâm của hành giả tự trụ nơi tâm, còn cảnh thì tự trụ nơi cảnh. Vì thế khi thiển sư 
dạy đệ tử thuộc căn cơ loại cao, thì không đoạt cả nhân lẫn cảnh."——Tsu-yuan, author of the book 
tided "Mind, the Source of All Dharmas." One day, a monk came and asked, "What does 1t mean to 
snatch away the person but not snatch away (save) the obJect?” Tsu-yuan replied, "In the realm of self- 
awareness, 1Ý one can empty ones mind, what obstruction can be there from an outer obJect? 
Therefore, when a Zen master teaches a disciple of low capacity, he should snatch away the person but 
not the obJect." The monk asked, "What does 1t mean to snatch away the obJect, but not the person?” 
Tsu-yuan replied, "In the realm of self-awareness, one does not dwell on outer obJects but reflects with 
ones mind alone. Therefore, the Zen Master should snatch away the object but not the person when 
the disciple 1s of average capacity." The monk asked, "What does 1t mean to snatch away both the 
person and the obJect?" Tsu-yuan answered, "In the realm of self-awareness, both the mind and the 
obJects are empty; whence, then, comes the delusion? Therefore, the Zen Master should snatch away 
both the person and the obJect when the disciple 1s well-endowed.” The monk asked, "What, then, does 
1t mean to snatch away neither the person nor the object?" Tsu-yuan said, "In the realm of self- 
awareness, mind naturally remains as mind and objects as objects. The Zen Master therefore takes 
away neither the obJect nor the person when the disciple 1s highly gifted." 


3) Tổ Nguyên: Vạn Pháp Nhất Tâm— Myriad Things But One Mind 

Duy Tâm Luận cho rằng hết thẩy mọi pháp đều do tâm tạo ra. Theo Kinh Hoa Nghiêm thì mọi thứ 
trong tam giới chỉ là một tâm; theo Kinh Bát Nhã, tâm là thiên đạo đối với vạn pháp. Nếu biết được 
tâm tức là biết được vạn pháp. Theo quyển Nhật Diện Phật, một hôm Thiền sư Mã Tổ thượng đường 
dạy chúng: "Ánh trăng lan tỏa muôn nơi, nhưng vâng trăng chân thực chỉ có một. Các suối nguồn 
nhiều vô kể, nhưng bản chất của nước chỉ là một. Các hiện tượng nhiều hằng hà sa số trong vũ trụ, 
nhưng khoảng thái hư chỉ có một. Người ta hay nói nhiều về đạo lý, nhưng 'vô ngại trí' chỉ có một. Tất 


2397 


cả những gì phát sinh trong thế gian đều xuất phát từ cái Tâm Nhất Tướng. Xây dựng hay phá hoại, cả 
hai đều là chức năng cao quí. Tất cả đều là nhất ngã. Bất kỳ bạn đứng ở đâu, bạn cũng không thể 
đứng ngoài Chân Lý. Nơi bạn đang đứng chính là chân lý. Tất cả là bản thể của bạn. Làm sao có thể 
có gì khác được? Vạn pháp là Phật pháp và tất cả các pháp đều là giải thoát. Giải thoát đồng nhất với 
chân như: vạn pháp không bao giờ rời xa chân như. Đi, đứng, nằm, ngồi tất cả đều là chức năng bất 
khả tư nghì. Kinh điển dạy rằng Phật pháp ở khắp mọi nơi." Thiền sư Tổ Nguyên (1226-1286), tên của 
một vị Thiền sư Trung Hoa, thuộc phái Dương Kỳ, tông Lâm Tế vào thời nhà Tống (960-1279). Ông là 
tác giả bộ sách Vạn Pháp Qui Tâm Lục vào thế kỷ thứ XIIH. Một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Thế nào 
là đoạt nhân không đoạt cảnh?" Sư đáp: "Trong tự chứng phần, nếu hành giả làm trống không được cái 
tâm của mình thì ngoại cảnh còn ngăn ngại gì được nữa? Vì thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc loại hạ 
căn, thì đoạt nhân chứ không đoạt cảnh." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là đoạt cảnh không đoạt nhân?" 
Sư đáp: "Trong tự chứng phần, hành giả không trụ ngoại cảnh mà chỉ có cái tâm độc chiếu. Vì thế khi 
thiển sư dạy đệ tử thuộc loại hạ căn, thì đoạt cảnh chứ không đoạt nhân." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là 
đoạt cả nhân lẫn cảnh?" Sư đáp: "Trong tự chứng phần, nếu tâm và cảnh của hành giả đều không thì 
vọng tưởng từ đâu mà có được? Vì thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc căn cơ loại khá, thì đoạt cả nhân 
lẫn cảnh." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là không đoạt cả nhân lẫn cảnh?" Sư đáp: "Trong tự chứng phần, 
tâm của hành giả tự trụ nơi tâm, còn cảnh thì tự trụ nơi cảnh. Vì thế khi thiển sư dạy đệ tử thuộc căn 
cơ loại cao, thì không đoạt cả nhân lẫn cảnh."—Mgyriad things but one mind; all things as noumenal. 
According to the Sun Face Buddha (the Teachings of Ma-Tsu and the Hung-chou School of Ch'an), one 
day Zen master Ma-Tsu entered the hall and preached the assembly: “Though the reflections of the 
moon are many, the real moon 1s only one. Though there are many springs of water, water has only 
one nature. There are myriad phenomena in the universe, but empty space 1s only one. There are many 
pnciple that are spoken of, but 'unobstructed wisdom' 1s only one. Whatever we established, it all 
comes from One Mind. Whether constructing or sweeping away, all 1s sublime function; all 1s oneself. 
There 1s no place to stand where one leaves the Truth. The very place one stands on 1s the Truth; 1t 1s 
all one's being. 1f that was not so then who 1s that? All dharmas are Buddha-dharmas and all dharmas 
are liberation. Liberation 1s 1dentical with suchness: all đharmas never leave suchness. Whether 
walking, standing, sitting, or reclining, everything 1s always inconceivable function. The sutras say that 
the Buddha 1s everywhere." Tsu-yuan, name of a Chinese Zen master of the Yang Chi branch, Lin-chi 
Sect, during the Sung dynasty. He was the author of the book tiled "Mind, the Source of All Dharmas” 
1n the thirteenth century. One day, a monk came and asked, "What does 1t mean to snatch away the 
person but not snatch away (save) the obJect?” Tsu-yuan replied, "In the realm of self-awareness, 1f 
one can empty one's mind, what obstruction can be there from an outer obJect? Therefore, when a Zen 
master teaches a disciple of low capacity, he should snatch away the person but not the object." The 
monk asked, "What does 1t mean to snatch away the obJect, but not the person?” 'Tsu-yuan replied, "In 
the realm of self-awareness, one does not dwell on outer obJects but reflects with one's mind alone. 
Therefore, the Zen Master should snatch away the obJect but not the person when the disciple 1s of 
average capacity." The monk asked, "What does 1t mean to snatch away both the person and the 
obJect?” Tsu-yuan answered, "In the realm of self-awareness, both the mind and the obJects are empty; 
whence, then, comes the delusion? Therefore, the Zen Master should snatch away both the person and 
the object when the disciple 1s well-endowed.”" The monk asked, "What, then, does 1t mean to snatch 
away neither the person nor the object?” Tsu-yuan said, "In the realm of self-awareness, mind 
naturally remains as mind and objects as obJects. The Zen Master therefore takes away neither the 
obJect nor the person when the disciple 1s highly gifted."” 


2398 


DCCCXXXIII Tôn Tương: Ts'un-chiang Hsing Hua 

1) Hét Hồ Hét Loạn Để Làm Gì?— Why Do You Just Go On With Wild Random Shouting? 

Một hôm thiển sư Hưng Hóa Tôn Tương (830-888) thượng đường dạy chúng: "Ta thấy các ông ở bên 
đông lang hét, ở bên tây lang cũng hét, chớ có hét hồ hét loạn, dù cho hét đến Hưng Hóa bay bổng lên 
cõi trời ba mươi ba tầng, rớt lại xuống đất chết ngất, đợi khi tỉnh lại, ta sẽ nói với các ông là chưa phải. 
Vì sao? Vì Hưng Hóa chưa từng nhằm trong màn trướng tía ném chơn châu cho các ông, các ông chỉ 
thích hét hồ hét loạn để làm gì?" Người ta biết rất ít về Hưng Hóa, ngoại trừ việc ông là một trong 
những hậu duệ của Lâm Tế, qua ông mà phái Lâm Tế được truyền cho đến ngày nay. Ngày nay tông 
phái nầy vẫn còn hoạt động ở Nhật Bản và Việt Nam—One day, Zen master Tsun-chiang Hsing-hua 
entered the hall and said to the assembly, "I see all of you shouting in the east hall and shouting In the 
west hall. Dont shout at random. Even 1f you shout at me up to the heavens, break me to pieces, and ÏI 
fall back down again without even a trace of breath left in me, wait for me to revive and TTI tell you 1s 
still not enough. Why? I have never set out real pearls for you inside the Purple Curtains. As for all of 
you here, what are you doing when you just go on with wild random shouting?" Litle 1s known 
concerning Hsing-hua besides that he was the dharma herr of Lin-chi through whom the lineage of 
transmission of the Rinza1 school passed. This lineage 1s still active in Japan and Vietnam. 


2) Tôn Tương: Không Đem Theo Tiếng Hét Từ Dốc Thiền, Chẳng Phải Đến Từ Dốc Thiên!— Did 

Not Bring the Shout oƒ a Precipitous Zen Place, Haven † Come From There! 
Tôn Tương Hưng Hóa (830-888) là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa, tông Lâm Tế, vào thế kỷ thứ 
IX, thuộc thời nhà Đường (618-907). Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Thiển sư 
Hưng Hóa Tôn Tương; tuy nhiên, có một vài chỉ tiết lý thú về vị Thiển sư này trong Truyền Đăng Lục, 
quyển XII: Thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ IX, đệ tử và người nối pháp của Lâm Tế Nghĩa Huyễn, 
và là thầy của Nam Viện Huệ Ngung. Một hôm, Sư hỏi một vị Tăng: "Ông từ đâu đến?" Vị Tăng đáp: 
"Từ chỗ dốc Thiền đến." Sư hỏi: "Ông có đem theo tiếng hét của dốc Thiển đến hay không?" Vị Tăng 
đáp: "Không có đem đến." Sư nói: "Như vậy thì ông không phải từ chỗ dốc Thiền đến rồi." Vị Tăng 
hét lên. Sư liền đánh ——Zen Master Tsun-chiang Hsing-hua, name of a Chinese Zen master, of the Lin- 
Chi Sect, in the ninth century, during the Tang Dynasty in China. We do not have detailed documents 
on this Zen Master; however, there 1s some 1nteresting Iinformation on him 1n The Records of the 
Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XII: Zen Master Tslun-chiang Hsing-hua was a 
student and dharma successor of Lin-chi I-hsuan, and the master of Nan-yuan Hui-yung. One day, Zen 
master Tslun-chiang Hsing-hua asked a monk, "Where are you coming from?” The monk said, "From a 
precipitous Zen place." Hsing-hua said, "Did you bring the shout of a precipitous Zen place?” The 
monk said, "I didnt bring 1t." Tsun-chiang Hsing-hua said, “Then you havent come from there." The 
monk shouted. Hsing-hua hít him. 


3) Tôn Tương: Nhất Nhân Tác Hư, Vạn Nhân T ruyền Thật — One Person Disseminates the Untrue 
Dharma, Thousand Disseminate the Truth 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền sư Hưng Hóa (830- 
§88): "Trước tháp Đa Tử bàn luận việc gì?" Hưng Hóa đáp: "Nhất nhân tác hư, vạn nhân tác thực (một 
người truyền hư, vạn người truyền thật)."——According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Chˆuan-Teng-Lu), Volume XII, one day, a monk asked Zen master Tsun-chiang Hsiang-hua, "What 
do you discuss in fron to the Ta-tzu stupa?” Tsun-chiang Hsiang-hua said, "One person disseminates of 
the untrue dharma, ten thousand people disseminate the true dharma.” 


4) Tôn Tương Phi Mã— Ts'un-Chiang 's galloping a horse 
Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền Sư Hưng Hóa Tồn Tương (830-888) và Tăng chúng vào 
phút Sư sắp thị tịch. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, Vua Đường Trang Tông ban cho Sư 


2399 


một con ngựa. Trong lúc cỡi ngựa, Sư chợt bị ngựa quăng té gãy chân. Sư gọi: "Viện Chủ! Chuốt cho 
ta một cây nạng." Viện chủ chuốt nạng xong, đem đến cho Sư. Sư cặp nạng đi vòng quanh pháp 
đường, Sư hỏi Tăng chúng: "Các ông có nhận ra lão Tăng không?" Chúng Tăng đáp: "Làm sao mà 
không nhận ra Hòa Thượng?" Sư nói: "Pháp sư què, nói được đi chẳng được." Sau đó Sư đi đến pháp 
đường kêu thị giả đánh chuông họp chúng. Chúng Tăng tụ họp, Sư nói: "Lại biết lão Tăng chăng?" 
Chúng không biết đáp thế nào. Sư ném nạng cây, ngồi ngay thẳng an nhiên thị tịch—The koan about 
the potentiality and conditions of questions and answers Zen master Hsing-hua Tsun-chiang and his 
assembly at the time he was going to pass away. According to the Records of the Transmission of the 
Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XII, the emperor Trang Zhuang-Tsung honored master Hsing-hua 
with the gift of a riding horse. While the master was riding the horse 1t was startled and the master fell 
off, inJuring his foot. Hsing-hua gave 1nstruction to the monastery director, saying, "Make me a walking 
stck." The monastery director made the stick and brought 1t to Hsing-hua. The master took the stick 
and proceeded to circle the Dharma hall, and as he dịd so he asked the monks, "Do you recogize 
me?" The monks answered, "How could we not recognize you?" The master said, "Dharma Master 
Foot! He can speak but he cant walk." Hsing-hua then went to the hall and instructed his attendant to 
ring the bell and assemble the monks. Hsing-hua then addressed the monks, saying, "Do you recogn1ze 
me?” The monks didn't know what to say. Hsing-hua then threw down the staff and peacefully passed 
away In an upright position. 


5) Tôn Tương: Ruồi Bu Đây Lưng Con Lừa Ngất Ngư! —On the Back gƒ a Broken-Down Donkey 
There Are Enough FÏlies 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền Sư Tôn Tương Hưng Hóa (830-888): "Thế nào là ý Tổ Sư Tây 
sang?" Sư đáp: "Ruồi bu đầy trên lưng con lừa ngất ngư." Câu trả lời của thiển sư Hưng Hóa là đúng 
một cách tự nhiên. Ai ai cũng biết, nhưng có can hệ gì với việc Tổ Sư sang Trung Hoa? Điều này cho 
thấy các thiển sư không phải là triết gia mà là những bậc thực tu, nên họ viện dẫn kinh nghiệm thay vì 
viện dẫn bằng lời; một kinh nghiệm vốn là căn bản hóa giải những nghi hoặc thành một nhất thể hòa 
điệu. Tất cả các lẽ đương nhiên cũng như lẽ bất khả nơi những phát biểu của các thiển sư phải được 
coi là xuất phát trực tiếp từ kinh nghiệm bất nhị sâu thẳm của họ. Và chúng ta chỉ có thể hiểu chừng 
nào chúng ta nhảy vào một cảnh giới vượt lên kinh nghiệm đối đãi của mình. Hành giả chúng ta cũng 
nên nhớ rằng các thiển sư ghê tởm mọi thứ trừu tượng và thuyết lý, nên đôi khi các câu nói của họ quá 
ư lộn xộn và vô nghĩa; đồng thời những câu trả lời của họ luôn có cái lối độc điệu của chủ trương siêu 
nghiệm —One day, a monk asked Zen master Tsun-chiang Hsing-Hua, "Why dịd Bodhidharma come 
from the west?" Zen master Hsing-hua answered, "On the back of a broken-down donkey there are 
enough flies." Tsun-chiang Hsing-huas answer 1s naturally correct. Everybody knows 1t, but what 
connection has 1t to the patriarchal visit? This proves that Zen masters are not philosophers but 
pragmatists, they appeal to an experience and not to verbalism; an experience which 1s so fundamenfal 
as to đissolve all doubts Iinto harmonious unfication. All the matter-of-fact-ness as well as the 
1mpossibility of the masters statements must thus be regarded as 1ssuing directly from thetr Inmost 
unified experience. And the above impossible condition so long as space-time relafions remain what 
they are to our final consciousness; they will only be Intelligible when we are ushered Into a realm 
beyond our relative experience. We, Zen practitioners, should remember that Zen masters abhor all 
abstractions and theorizations, so their propositions sound ouftrageously incoherent and nonsensical; at 
the same time, the1r answers too, harp on the same sftring of transcendenfalism. 


6) Tôn Tương: Sư Huynh TamThánh, Sư Huynh Đại Giác, và Tiên Sư Lâm Tế!—Elder Brother 
San-sheng, Elder Brother Da-Jue, and Late Teacher Lin-chỉ! 

Hưng Hóa Tôn Tương (830-888) là tên của một vị Thiền sư Trung Hoa, tông Lâm Tế, vào thế kỷ thứ 

IX, thuộc thời nhà Đường (618-907). Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Thiển sư 


2400 


Hưng Hóa Tôn Tương; tuy nhiên, có một vài chỉ tiết lý thú về vị Thiền sư này trong Truyền Đăng Lục, 
quyển XII: Thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ IX, đệ tử và người nối pháp của Lâm Tế Nghĩa Huyễn, 
và là thây của Nam Viện Huệ Ngung. Khi ở hội chúng của Tam Thánh Huệ Nhiên, Hưng Hóa Tổn 
Tương (§30-88§) thường nói: "Khi ta nhắm phương Nam đi hành cước, một phen gặp được đầu gậy, mà 
chẳng từng tìm ra được một người hội Phật pháp." Tam Thánh nghe được hỏi: "Ông đủ con mắt gì mà 
dám nói thế ấy?" Sư liền hét. Tam Thánh nói: "Phải là ông mới được." Sau Đại Giác nghe được, bèn 
nói: "Làm sao gió thổi gã đến trong cửa Đại Giác này." Về sau, Sư đến hội Đại Giác làm Viện chủ. 
Một hôm, Đại Giác gọi: "Viện Chủ! Ta nghe ông nói 'Nhắm phương Nam đi hành cước, một phen gặp 
được đầu gậy, mà chẳng từng tìm ra được một người hội Phật pháp.' Ông y cứ vào đạo lý gì mà nói 
như thế?" Sư liền hét! Đại Giác liền đánh. Sư lại hét! Đại Giác lại đánh. Hôm sau, Sư đi ngang qua 
pháp đường, Đại Giác gọi: "Viện Chủ! Ta vẫn còn nghi hai tiếng thét của ông hôm qua." Sư lại hét! 
Đại Giác lại đánh. Sư lại hét! Đại Giác lại đánh. Sư nói: "Tôi ở chỗ Sư huynh Tam Thánh học được 
câu khách chủ, nay bị Sư huynh bẽ gãy rồi, xin cho tôi pháp môn an lạc." Đại Giác bảo: "Cái gã mù, 
đến trong ấy đã chịu thua, cởi áo nạp ra đánh đòn một trận." Ngay lời nói này, Sư hiểu được đạo lý 
Tiên Sư Lâm Tế ở chỗ Hoàng Bá ăn gậy. Sau đó, Sư lên Phật đường niệm hương. Sư nói: "Một cây 
hương này vốn vì Sư huynh Tam Thánh, dù Tam Thánh đối với ta quá ít ỏi. Cây hương này cho Sư 
huynh Đại Giác, dù Đại Giác đối với ta rất dư dật; chẳng bằng cúng dường Tiên Sư Lâm Tế—Zen 
Master Tsun-chiang Hsiang-hua, name of a Chinese Zen master, of the Lin-Chi Sect, in the nĩnth 
century, during the Trang Dynasty in China. We do not have detailed documents on this Zen Master; 
however, there 1s some 1nteresting information on him in The Records of the Transmission of the Lamp 
(Chuan-Teng-Lu), Volume XII: Zen Master Hsiang-hua-fsun-chiaang was a student and dharma 
successor of Lin-chi I-hsuan, and the master of NÑan-yuan Hui-yung. When Tsun-chang Hsiang-hua 
was at San-sheng's congregation, he often said, "When I was on pilgrimage in the South, I once 
suffered blows from the sftaff, but it never brought out a person who understands Buddhadharma." San- 
sheng asked him, "What do you see that you can talk like that?” Ts°un-chiang Hsiang-hua shouted. San- 
sheng said, "Youre begimning to get it.” Later, Da-jue heard about this, he said, "How was this blown 
into Da-jues doorway?" Later, Tsun-chiaang Hsiang-hua served as the head monk at Da-jue's 
monastery. One day Da-Jue called to him and said, "Ive heard that you said that when you were on 
pilgrimage in the South you once suffered blows from the staff, but it never revealed someone who 
understood Buddhadharma. By what principle could you speak like this?" Tslun-chiang Hsiang-hua 
shouted. Da-jue struck him. Ts'un-chiang Hsiang-hua shouted again. Da-Jue again struck him. The next 
day, Hsiang-hua passed by the Dharma Hall, Da-jue called to him and said, "I am still not sure about 
your two shoufs yesterday." Tsun-chiang Hsiang-hua shouted. Da-jue struck him. Hsiang-hua shouted 
again. Da-jue again struck him. Tsun-chiang Hsiang-hua said, "When I was at elder brother San- 
sheng's place, we learned a phrase about 'guest' and "host.' Elder brother San-sheng turned everything 
topsy-turvy. Ï want you to provide me a blissful method of entering the Way.” Da-Jue said, "You blind 
fooll This gibberish you've said 1s solely lackingl Take off your robe and Fll give you a painful 
whack†l" Upon hearing these words, Tsun-chiang Hsiang-hua grasped the meaning of his late master 
Lin-chis having suffered a beating at Huang-po's place. Later, Hsiang-hua went into the Buddha hall, 
and presenting a stick ofincense to the Buddha, he said, “This stick ofincense 1s for elder brother San- 
sheng, although San-sheng was too aloof from me. This 1s for elder brother Da-Jue, although he was 
also removed. Neither can be compared to the honor I give to my late teacher, Lin-chi." 


7)_ Tôn Tương: Tâm Hành— Creation 0ƒ the Mind 

Hành hoạt nhằm kiểm soát tâm hay sự sáng tạo của tâm. Loại câu hỏi trong đó người hỏi vì không 
biết tiếp tục học Thiền như thế nào. Một nhà sư hỏi Hưng Hóa (830-888): “Kẻ học nầy không phân 
biệt nổi đen với trắng, xin sư soi sáng cho.” Câu hỏi vừa xong thì sư cho một tát bên thân—Working on 
the mind for 1ts control or creation of the mind. The question asked by one who 1s at a loss as to how to 


2401 


go on with his study of Zen. A monk asked Hsing-Hua: “I am unable to distinguish black from white. 
Pray enlighten me somehow.” The question was hardly out when the master gave him a good slashing. 


DCCCXXXIV.Tông Bổn Và Sư Phụ Thiên Y— Tsung Pen and His Master T'ien-l 

Thiển Sư Tông Bổn (1020-1099), tên của một vị Thiển sư danh tiếng của Trung Hoa vào thời Bắc 
Tống (960-1127). Còn được biết với tên Bổn Hiệu Viên Chiếu. Sư là một trong những đệ tử xuất sắc 
nhất của Thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài. Khi Sư mới đến tham vấn Thiên sư Thiên Y, Sư nói: "Con mới 
đến đây, xin Hòa Thượng từ bi giảng Pháp." Thiên Y nói: "Chim hót trên rừng. Cá lội nước sâu." Một 
hôm, Thiền sư Thiên Y hỏi: "Khi "Tức Tâm Tức Phật thì cái gì xảy ra?" Sư đáp: "Giết người đốt nhà 
có gì là khó!" Một lần khác, Thiển sư Thiên Y hỏi Sư: "Người không tay có thể dùng nắm tay, người 
không lưỡi có thể nói. Bất thình lình người không tay đánh người không lưỡi thì người không lưỡi nói 
cái gì?"—Tsung-pen, name of a Chinese famous monk who lived in the Northern Sung Dynasty In 
China. Also known under the name of Pen-hsiao Yuan-chiao. He 1s one of the most oufstanding 
disciples of Zen Master Tlen-1 I-huai. When he Just arrived to see Zen master T'1en-1, he said, "I have 
Just arrived here. I ask the master to expound the Dharma." Tien-i said, “The birds call in the forests. 
The fish swim in the deep water." One day, T'ien-i asked him, “When this very mind 1s Buddha, then 
what happens?" He replied, "Killing people and burning houses are not diffcult at all!" Another time 
Zen master Tien-1 said to him, "A handless man can use his fist. A tongueless man can speak. If 
suddenly a handless man strikes a tongueless man, what does the tongueless man say?” 


DCCCXXXYV.Tông Diễn Chân Dung: Tong Dien Chan Dung 
1) Có Không Hai Chẳng Lập, Ánh Nhật Hiện Lên Cao—Existence and Non-existence Are Not 
Established, the Sun Appears High in the Sky 
Tông Diễn Chân Dung (1640-1711), thiển sư Việt Nam, quê ở Phú Quân, Cẩm Giang, Bắc Việt. Ngài 
mô côi cha từ thời thơ ấu. Năm 12 tuổi, ngài xuất gia. Về sau ngài trở về độ bà mẹ già bằng cách cho 
bà mẹ ở chùa công phu tu tập đến khi qua đời. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa 
tại Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 1711. Ngài thường nhắc nhở chúng đệ tử: “Theo Phật giáo, giới là quy 
luật giúp chúng ta để phòng phạm tội. Khi không sai phạm giới luật, tâm trí chúng ta đủ thanh tịnh để 
tu tập thiển định ở bước kế tiếp hầu đạt được định lực. Trí tuệ là kết quả của việc tu tập giới và định. 
Nếu bạn muốn đọan trừ tam độc tham lam, sân hận và si mê, bạn không có con đường nào khác hơn là 
phải tu giới và định hầu đạt được trí tuệ ba la mật. Với trí huệ ba la mật, bạn có thể tiêu diệt những 
tên trộm nầy và chấm dứt khổ đau phiền não. Huệ giúp loại trừ ảo vọng để đạt được chân lý. Nói cách 
khác, Huệ hay Bát Nhã là năng lực thâm nhập vào bản tánh của tự thể và đồng thời nó cũng là chân 
lý được cảm nghiệm theo cách trực giác. Trí tuệ giúp chúng ta phá tan lớp mây mờ si mê bao phủ sự 
vật và thực chứng thực tướng của vạn pháp, thấy đời sống đúng như thật sự, nghĩa là thấy rõ sự sanh 
diệt của vạn hữu. Khi chúng ta không còn phân biệt hữu cùng vô nữa thì lúc đó trí tuệ chúng ta sáng 
suốt giống như vâng thái dương hiện cao trên bầu trời vậy. Thật vậy, Lục Tổ Huệ Năng đã dạy: “Đất 
tâm không bệnh là giới của tự tánh, đất tâm không loạn là định của tự tánh, đất tâm không lỗi là huệ 
của tự tánh. Tam Học như Thần Tú dạy là dùng cho người có căn trí nhỏ, còn pháp tam học của tôi là 
nói với người có căn trí lớn. Khi người ta ngộ được tự tánh, chẳng dụng lập Tâm học nữa. Một khi Tâm 
tức Tự tánh không bệnh, không loạn, không lỗi, mỗi niệm đều có Bát Nhã quán chiếu, thường lìa các 
pháp tướng. Do đó chẳng dụng lập tất cả các pháp. Người ta đốn ngộ tự tánh và chẳng có thứ lớp tu 
chứng. Đây là lý do tại sao người ta có thể chẳng kham dụng lập tất cả.” Dưới đây là một trong những 
bài kệ Thiền nổi tiếng của ngài: 
“Ưng hữu vạn duyên hữu 

Tùy vô nhất thiết vô 

Hữu vô câu bất lập 

Nhật cảnh bổn đương bô.” 


2402 


(Cần có muôn duyên có 
Ưng không tất cả không 
Có không hai chẳng lập 
Ánh nhật hiện lên cao). 
Tong Dien Chan Dung, a Vietnamese Zen Master from Phú Quân, Cẩm Giang, North Vietnam. He lost 
his father when he was very young. When he was twelve years old, he left home and became a monk. 
Later, he returned to his home town to save his mother by allowing her to stay in the temple to 
cultivate unuHil the day she passed away. He spent most of his life to revive and expand Buddhism in 
North Vietnam. He always reminded his disciples: “According to Buddhism, precepts are rules which 
keep us from committing offenses. When we are able to refrain from committing offenses, our mind 1s 
pure to cultivate meditation in the next step to achieve the power of concentration. The resulting 
wIsdom, or training in wisdom. If you want to get rid of greed, anger, and ignorance, you have no 
choice but cultivating discipline and samadhi so that you can obtain wisdom paramita. With wisdom 
paramifa, you can destroy these thieves and terminate all afflictions. Wisdom (training in wisdom). In 
other words, Wisdom or PraJjna 1s the power to penefrate Into the nature of one”s being, as well as the 
truth ifself thus intuited. Wisdom helps us get rid of the clouded view of things, and to see life as 1t 
really 1s, that 1s to see life and things pertaining to life as arising and passing. When existence and non- 
©exIstence are not established in your mind, at that time your wisdom 1s Just like the sun appears high in 
the sky.” As a matter of fact, the Sixth Patriarch Hui Neng taught: “The Mind as It 1s In 1fself 1s free 
from i1llnesses, this 1s the Precepts of Self-being. The Mind as 1t 1s in itself 1s free from disturbances, 
this 1s the Meditation od Self-bing. The Mind as 1t 1s in 1tself 1s free from follies, this 1s the knowledge 
of Self-being. The triple discipline as taught by your Master is meant for people of Inferlor 
endowmenfs, whereas my teaching of the triple discipline 1s for superior people. When Self-being 1s 
understood, there 1s no furher use in establishing the triple discipline. The Mind as Self-being 1s free 
from i1llnesses, disturbances and follies, and every thought 1s thus of transcendental knowledge; and 
within the reach of this illuminating light there are no forms to be recognized as such. Being so, there 1s 
no use in establishing anything. One 1s awakened to this Self-being abruptly, and there 1s no gradual 
realization 1n 1t. This 1s the reason for no establishment.” Below 1s one of his famous Zen poems: 
“H you think of existence, you will see all things exist; 
If you think of emptiness, you wiÏlÏl see nothing exIst. 
When existence and emptiness are not established in your mind, 
The sun of wisdom appears high in the sky.” 


2) Tông Diễn Chân Dung: Giới Định Huệ— Morality, Concentration, Wisdom 

Giới luật giúp thân không làm ác, định giúp lắng đọng những xáo trộn tâm linh, và huệ giúp loại trừ ảo 
tưởng và chứng được chân lý. Tông Diễn Chân Dung (1640-1711), thiển sư Việt Nam, quê ở Phú 
Quân, Cẩm Giang, Bắc Việt. Ngài mô côi cha từ thời thơ ấu. Năm I2 tuổi, ngài xuất gia. Về sau ngài 
trở về độ bà mẹ già bằng cách cho bà mẹ ở chùa công phu tu tập đến khi qua đời. Ngài thường nhắc 
nhở chúng đệ tử: “Theo Phật giáo, giới là quy luật giúp chúng ta để phòng phạm tội. Khi không sai 
phạm giới luật, tâm trí chúng ta đủ thanh tịnh để tu tập thiển định ở bước kế tiếp hầu đạt được định 
lực. Trí tuệ là kết quả của việc tu tập giới và định. Nếu bạn muốn đọan trừ tam độc tham lam, sân hận 
và si mê, bạn không có con đường nào khác hơn là phải tu giới và định hầu đạt được trí tuệ ba la mật. 
Với trí huệ ba la mật, bạn có thể tiêu diệt những tên trộm nầy và chấm dứt khổ đau phiền não. Huệ 
giúp loại trừ ảo vọng để đạt được chân lý. Nói cách khác, Huệ hay Bát Nhã là năng lực thâm nhập 
vào bản tánh của tự thể và đồng thời nó cũng là chân lý được cảm nghiệm theo cách trực giác. Trí tuệ 
giúp chúng ta phá tan lớp mây mờ sĩ mê bao phủ sự vật và thực chứng thực tướng của vạn pháp, thấy 
đời sống đúng như thật sự, nghĩa là thấy rõ sự sanh diệt của vạn hữu. Khi chúng ta không còn phân 
biệt hữu cùng vô nữa thì lúc đó trí tuệ chúng ta sáng suốt giống như vâng thái dương hiện cao trên bầu 


2403 


trời vậy. Thật vậy, nếu không có giới hạnh thanh tịnh sẽ không thể đình chỉ sự loạn động của tư tưởng; 
nếu không đình chỉ sự loạn động của tư tưởng sẽ không có sự thành tựu của tuệ giác. Sự thành tựu của 
tuệ giác có nghĩa là sự viên mãn của tri thức và trí tuệ, tức giác ngộ trọn vẹn. Đó là kết quả của chuỗi 
tự tạo và lý tưởng của đời sống tự tác chủ. Đương nhiên, Giới Định Huệ rất cần thiết cho Phật tử. 
Nhưng sau Đức Phật, Tam Học dần dần bị chia thành ba đề tài riêng rẻ: những người tuân giữ giới luật 
trở thành những Luật sư; các hành giả tham thiền nhập định trở thành những Thiền sư; những người tu 
Bát Nhã (tu huệ) trở thành những triết gia hay những nhà biện chứng——Discipline wards off bodily evil, 
meditation calms mental disturbance, and wisdom getfs rid of delusion and proves the truth. Tong Dien, 
a Vietnamese Zen Master from Phú Quân, Cẩm Giang, North Vietnam. He lost his father when he was 
very young. When he was twelve years old, he left home and became a monk. Later, he returned to his 
home town to save his mother by allowing her to stay in the temple to cultivate until the day she 
passed away. He always reminded his disciples: “According to Buddhism, precepts are rules which 
keep us from committing offenses. When we are able to refrain from committing offenses, our mind 1s 
pure to cultivate meditation in the next step to achieve the power of concentration. The resulting 
wIsdom, or training in wisdom. If you want to get rid of greed, anger, and ignorance, you have no 
choice but cultivating discipline and samadhi so that you can obtain wisdom paramita. With wisdom 
paramita, you can destroy these thieves and terminate all afflictions. Wisdom (training in wisdom). In 
other words, Wisdom or Prajna 1s the power to penetrate 1nto the nature of one”s being, as well as the 
truth ifself thus intuited. Wisdom helps us get rid of the clouded view of things, and to see life as 1t 
really 1s, that 1s to see life and things pertaining to life as arising and passing. When existence and non- 
©existence are not established in your mind, at that time your wisdom 1s Just like the sun appears high in 
the sky.” As a matter of fact, without purify of conduct there will be no calm equipoise of thought; 
without the calm equipoise of thought there will be no completion of insight. The completion of insight 
(praJna) means the perfection of intellect and wisdom, 1.e., perfect enlightenmet. It 1s the result of 
self-creation and the ideal of the self-creating life. Obviously, all these three are needed for any 
Buddhsst. But after the Buddha, as time went on, the Triple Discipline was split into three 1ndividual 
1tems of study. The observers of the rules of morality became teachers of the Vinaya; the yogins of 
meditaton were absorbed 1n various samadhis and became Zen Masters; those who pursued Prajna 
became philosophers or dialectriclans. 


DCCCXXXYVT.Tông Phong Diệu Siêu: Shủho Myôcho 
1) Cổng Vân Môn— Yun Men's Kuan 
Quan Sơn Huệ Huyền (1277-1360) cũng gọi là Hàn Sơn Huệ Huyền, thiển sư thuộc phái Lâm Tế, môn 
đồ và người nối pháp của Tông Phong Diệu Siêu. Quan Sơn bắt đầu sự tu tập Phật giáo của mình ở 
Thương Liêm, rồi lưu lại một thời gian ngắn với vị thầy của Thiển sư Tông Phong Diệu Siêu là Nam 
Phố Thiệu Minh. Chính Nam Phố đã ban cho Quan Sơn Pháp danh là Huệ Huyền. Một thời gian ngắn 
sau khi họ gặp gỡ thì Nam Phố thị tịch, và Quan Sơn quay về tỉnh nhà của mình, sống tại đây một thời 
gian như là một ẩn sĩ. Hai mươi năm trôi qua trước khi ông có cơ hội biết được người nối pháp của 
Thiền sư Nam Phố là Tông Phong Diệu Siêu đang giảng pháp tại Đại Đức Tự. Mặc dầu đã trên năm 
mươi tuổi, Quan Sơn tìm tới để trở thành đệ tử của Tông Phong Diệu Siêu bất kể là vị này hãy còn trẻ 
hơn mình. Tông Phong Diệu Siêu giao cho Quan Sơn cùng một công án đã đưa ông tới giác ngộ “Cổng 
Vân Môn!” Quan Sơn tu tập với công án này trong hai năm mới giải quyết được nó. Khi mà cuối cùng 
ông giải quyết xong công án thì Tông Phong Diệu Siêu rất hài lòng với sự đạt ngộ của Quan Sơn đến 
chính ông đã viết một bài thơ kỷ niệm biến cố này: 
“Khi đường bị đóng và khó lòng qua được, 

Cái lạnh vĩnh viễn vây phủ đỉnh núi xanh. 

Dầu Vân Môn Nhất Quan dấu kính hành hoạt, 

Chân nhãn vượt xa ngoài những núi cùng non.” 


2404 


Ngày nay, tài liệu được biết như là “Quan Sơn Ấn Chứng” vẫn còn là thứ quí hiếm của Nhật Bản một 
phần vì phẩm chất thư pháp của Tông Phong Diệu Siêu —Kanzan-Egen, also called Muso-Daishi, a 
Japanese Zen master of the Rinzai school, a student and dharma successor of Myocho Shuho (Datito 
Kokushn). Kanzan had begun his Buddhist training in Kamakura, then spent a short time with Shuho's 
master, Nampo Jomyo. lt was Nampo who gave Kanzan his Buddhist name, Egen. Shortly after they 
met, Nampo died, and Kanzan returned to his home province, where he lived for a while as a hermit. 
TWwenty years passed before he chanced to learn that ÑNampo's heir, Shuho, was teaching at Daitoku-]1. 
Although he was now over fifty years old, Kanzan soupht to become Shuho's đisciple regardless of the 
fact that Shuho was younger than he. Shuho assigned Kanzan the same koan that had brought him to 
enlightenment, Yun-men's “Kuan!” Kanzan worked with the koan for two years before resolving 1t. 
When at last he did so, Shuho was so pleased with his attainment that he wrote a poem to 
commemorate the even(: 
“Where the road 1s barred and difficult to pass through, 

Cold could eternally girdle the green mountain peaks. 

Though Yun-mens single 'Kuan' has concealed 1ts acfIvity, 

The true eye discerns 1t far beyond the myriad mounfains.” 
Nowadays, the document, known as “Kanzans Inka,” remains a Japanese treasure in part because of 
the quality of Shuho's callipraphy. 


2) Tông Phong Diệu Siêu: Diện Mạo Nguyên Thủy —Original Countenance 

Tông Phong Diệu Siêu (1282-1337) là người thành lập và là viện trưởng tu viện Đại Đức ở Kyoto, một 
trong những tu viện thiển quan trọng nhất ở Nhật Bản. Tông Phong Diệu Siêu xuất gia lúc 10 tuổi tại 
tu viện Enkyo trên núi Shosha, trong tỉnh Hyogo. Sau đó ông theo học với thiển sư Keniichi, viện 
trưởng tu viện Văn Thù ở Kyoto. Cuối cùng, ông đã tìm được người thầy giúp mình đạt tới đại giác; đó 
là thiển sư Thiệu Minh mà ông gặp ở Kyoto và theo học ở vùng Thương Liêm. Lúc 25 tuổi ông được 
Thiệu Minh xác nhận là người nối pháp. Tông Phong thường dạy chư đệ tử đi tìm cái “diện mạo 
nguyên thủy” của họ, thứ mà Lục Tổ ở Trung Hoa gọi là “diện mục trước khi cha mẹ được sinh ra.” 
Cái diện mạo nguyên thủy đã có từ trước khi mình được sinh ra! Trước khi mình được sinh ra có nghĩa 
là trước khi cha mẹ mình được sinh ra, trước khi trời tách khỏi đất, trước khi mình được hình người. Cái 
diện mạo nguyên thủy ấy phải được thấy——Myocho was the founder and the first abbot of Daitoku-ji in 
Kyoto, one of the most Important Zen monasteries in Japan. Myocho entered the monastery of Enkyo- 
Ji on Mount Shosha in Hyogo province at the age of ten. Later he trained under Master Kenichi, the 
abbot of MonJu-Ji in Kyoto. In Master Shoyo, whom he met in Kyoto and followed to Kamakura, he 
finally found the master who was to lead him to enlightenment. He was confirmed by Shoyo as his 
dharma successor at the age of twenty-five. Shuho always taught his students to seek the1r “original 
what the Sixth Patriarch in China had called “one's face before one's parents were 
born.” The original countenance that you had before your were born of your mother and father! Before 


, 


countenanece,) 


you were born of your mother and father means before your mother and father were born, before 
heaven was separated from earth, before I took on human form. Your original countenance must be 
seen. 


3) Tông Phong Diệu Siêu: Dược Thạch— Mecdicine Stone 

Thiền sư Tông Phong Diệu Siêu (1282-1337) thiết lập chương trình thời thiển tọa, tụng kinh, và những 
sinh hoạt khác tiêu biểu cho sự nghiêm khắc của các tự viện bên Trung Hoa. Tuy nhiên, trong khi các 
vị Tăng bên Trung Hoa và Ấn Độ tự hạn chế mình trong hai buổi ăn một ngày, vì điều kiện ở Nhật 
Bản, Thiền sư Tông Phong Diệu Siêu cho phép thêm một buổi ăn nhẹ vào buổi tối gọi là “Dược 
Thạch.” Vào thời đức Phật, vào buổi chiều tối chư Tăng có tục để hòn đá lên bụng để làm dịu cơn đói; 
họ gọi đó là "Dược Thạch" hay "Dược Thực". Bây giờ trong cách Thiển viện ở Nhật Bản, chư Tăng có 


2405 


thể ăn thức ăn nhẹ vào buổi chiều —Zen Master Shuho established a daily schedule of period of zazen, 
sutra recifation, and other activities that represented the rigors of Chinese monasteries. However, 
while the monks in China and India limited themselves to only two meals a day, Shuho accommodated 
the condition in Japan and permitted a small evening meal that was referred to as “medicine.” At the 
time of the Buddha, in the evening, monks have a custom to place a stone on their belly to relieve the 
hunger (to ease his conscience); they call it "medicinal food”". Ñowadays, in Japanese Zen monasfteries, 
monks can have a light dinner in the evening. 


4)_ Tông Phong Diệu Siêu: Dưới Gầm Cầu Gojo!— Beneath the Gojo Bridge! 
Tông Phong Diệu Siêu (1282-1337), tên của một vị thiển sư Nhật Bản thuộc dòng Lâm Tế, đệ tử và 
người nối pháp của thiền sư Thiệu Minh, và là thầy của thiển sư Mộng Sơn Sơ Thạch. Ba vị thiển sư 
nây là những người đã sáng lập ra thiển phái Otokan, một trong những nhánh thiển Lâm Tế ở Nhật 
Bản. Tông Phong Diệu Siêu là người thành lập và là viện trưởng tu viện Đại Đức ở Kyoto, một trong 
những tu viện thiển quan trọng nhất ở Nhật Bản. Tông Phong Diệu Siêu xuất gia lúc 10 tuổi tại tu viện 
Enkyo trên núi Shosha, trong tỉnh Hyogo. Sau đó ông theo học với thiển sư Kenichi, viện trưởng tu 
viện Văn Thù ở Kyoto. Cuối cùng, ông đã tìm được người thầy giúp mình đạt tới đại giác; đó là thiển 
sư Thiệu Minh mà ông gặp ở Kyoto và theo học ở vùng Thương Liêm. Lúc 25 tuổi ông được Thiệu 
Minh xác nhận là người nối pháp. Tông Phong Diệu Siêu trở về Kyoto, ông xóa hết mọi dấu vết cuộc 
đời trước đây, theo lời khuyên của thầy. Trong hai mươi năm ông sống trong cảnh nghèo khổ cùng cực 
giữa những người ăn mày, dưới tên gọi là Gojo ở Kyoto. Cuối cùng ông tới ở một nơi hẻo lánh trên 
một ngọn đổi gần Kyoto; nhiều học trò liền tụ tập quanh ông. Vì có nhiều môn đồ đổ xô tới xin lời 
khuyên dạy của ông về con đường thiển, ông phải xây dựng một tu viện lớn, chùa Đại Đức, để đón 
nhận họ. Hoàng đế Hanazono, sau khi thoái vị cũng đến làm môn đồ và phong cho ông danh hiệu 
'Hưng Thiển Đại Đức Quốc Sư'. Đại Đức Tự biến thành một trong những ngôi chùa nơi mà người ta 
đến cầu nguyện cho sức khỏe của hoàng đế; trong hệ thứ bậc của Ngũ Sơn ở Kyoro, nên ông trở nên 
quan trọng hơn tất cả. Sau khi mất ông được hoàng gia phong danh hiệu 'Daijun Kyoshi Kokushi' và 
'Genkaku Koen Kokushi'. Ông rất được sùng kính ngay khi còn sống. Tông Phong Diệu Siêu vẫn sống 
hết sức giản dị. Mấy thế hệ sau ông, vào thời thiển Lâm Tế đã bắt đầu suy thoái ở Nhật Bản, Ikkyu 
Sojun, một trong những hậu duệ của Tông Phong Diệu Siêu thuộc dòng Otokan, đã mô tả vị đại sư 
thiền ấy trong một bài thơ nhan đề về "Trang Cuối Cùng của Tiểu Sử của Thiền Sư Đại Đức: 
"Cách xa nơi đây, 

Ở bên kia bâu trời 

Lấp lánh ánh sáng Đại Đức. 

Trước tu viện của ngài, 

Người ta tụ họp 

Trên những đống lá khô êm ả 

Để noi theo tấm gương của thầy. 

Không ai còn nhớ lại một thời 

Ngài từng sống giữa gió ngàn 

Và ngủ cạnh dòng nước 

Hai mươi năm đã trôi qua 

Dưới gầm cầu Gojo nây." 
Name of a Japanese Zen master of the Rinzai school; a student and dharma successor Shomyo (Dalo- 
Kokushi) and the master of Kanzan Egen (Muso Daishi). These three masters are the founders of the 
Otokan school, a particularly important lineage of Rinzai Zen In Japan. Myocho was the founder and 
the first abbot of Daitoku-jJi in Kyoto, one of the most important Zen monasteries 1n Japan. Myocho 
entered the monastery of Enkyo-Ji on Mount Shosha in Hyogo province at the age of ten. Later he 
trained under Master Kenichi, the abbot of Monju-jJi in Kyoto. In Master Shoyo, whom he met in 


2406 


Kyoto and followed to Kamakura, he finally found the master who was to lead him to enlightenment. 
He was confirmed by Shoyo as his đharma successor at the age of twenty-five. Myocho returned to 
Kyoto and, following the counsel of his master, 'effaced his traces' for roughly twenty years before he 
came forward as a Zen master. lí is said that during this time he lived in utmost poverty among the 
beggars under Kyoto's GoJo Bridge. At last he settled in a hermitage on a hill on the edge of Kyoto, 
where soon many students gathered around him. The press of persons seeking 1nstruction from him on 
the way of Zen was soon so great that a great monastery, Daitoku-ji, was built to house them. From the 
abdicated emperor Hanazono, who was among his students, he received the honotific title of 'Kozen 
daito Kokushi'. Daitoku-Ji was soon declared the monastery in which the emperor's health was to be 
prayed for and, in the classification of the Gosan of Kyoto, placed above them. Myocho received 
posthumously the honorific tiles of 'Daiijun-kyoshi-kokushi and Genkaku-koen Kokushi' from the 
1mperial house. In spite of the great esteem in which he was held already during his lfetime, Daito 
Kokushi remained a man of utmost humility. At a time several generations after Daito when Rinzai 
Zen In Japan was in the grips of decline, Ikkyu Sojun, one of Daitos most important dharma hefrs In 
the Otokan lineage, sang the praise of the great Zen master in a poem with the tile Written on the 
Last Page of Blography of DaIto': 
"Far over the heavens 

Stream Daito's light. 

Before his monastery 

They throng 1n øorgeous sedan cha1rs 

Trying to see the master. 

No one remember the time 

When he lived from wind 

And slept on water 

Twenty years 

Beneath the GoJo Bridge." 


3) Tông Phong Diệu Siêu Và Đại Đức Tự— Shâho Myôcho and Daifoku Monastery 

Tu viện Đại Đức, thuộc phái Lâm Tế, một trung tâm văn hóa quan trọng của Nhật Bản thời trung cổ. 
Nhiều thầy lớn của Trà Đạo đã thuyết giảng ở đó. Trong nhiều thế kỷ, một tập hợp nhiều tu viện quan 
trọng đã phát triển ở quanh đó, bao gồm nhiều tu viện nhỏ, mà mỗi tu viện đều có một vị viện trưởng 
lãnh đạo riêng. Đại Đức Tự được Thiền sư Tông Phong Diệu Siêu (1282-1337) khai sáng. Đây là một 
ngôi chùa nổi tiếng của phái Lâm Tế tại Kyoto (cố đô của Nhật Bản), được xây dựng vào năm 1326. 
Đại Đức Tự là một trong những tự viện Nhật Bản hiện vẫn còn đào tạo các thiển sư theo truyền thống 
chính thống của Thiền. Thiển phái Đại Đức Tự là một trong những nhánh thiển quan trọng nhất trong 
trường phái Lâm Tế ở Nhật Bản. Phái này do Thiển sư Tông Phong Diệu Siêu (1282-1337) khai sáng. 
Hiện nay phái này có khoảng 201 ngôi tự viện trên khắp Nhật Bản——Daitokuji, one of the famous 
Rinzai monasteries of Kyoto (former Capital of Japan). In the middle age Daitoku-jJi was an 1mportant 
center of culture; øreat masters of the way of tea taught there. In the course of centuries 1t developed 
1nto a monastic complex with many smaller monasteries as part of it, each under the leadership of 1ts 
own abbot. Daitoku Monastery was founded by Zen master Shuho Myocho. This 1s a famous Rinzal 
monastery of Kyoto (former Capital of Japan), founded ¡in 1326. The Daitokuji 1s one of the few 
Japanese monasteries in which monks are still trained today in the authentic Zen tradition. Daitokuji 
branch was founded by Zen master Shuho Myocho. This 1s one of the most important branches from 
Lin-Chi school in Japan. Úp to now, this branch has about 201 temples throughout Japan. 


2407 


6) Tông Phong Diệu Siêu: Hãy Đưa Nó Cho Tôi Mà Đừng Dùng Đến Tay!—Give lt to Me Without 
Using Your Hands 

Theo truyền thuyết Thiền Nhật Bản, vị hoàng đế đã nghỉ hưu nghe đồn về vị Thiển sư với tài năng 
xuất chúng đã đến Đông Đô, tại đây thay vì vào trụ trong một trong những ngôi chùa của thành phố, 
ông đã chọn sống giữa những người bị bỏ rơi và những hành khất dưới gầm cầu Gojo. Vị hoàng đế 
hiếu kỳ về câu chuyện và hỏi người đưa tin có cách nào nhận diện vĩ Thiển sư khiêm tốn trong số 
những người hành khất. Tất cả những gì những người đưa tin có thể nói cho nhà vua biết có tin đồn là 
vị Thiển sư thích dưa gang mật. Hoàng đế Hanazono tự mình cải trang là người bán trái cây dạo và 
ngài đẩy cái xe chất đầy dưa gang mật đi ngang qua vùng cầu. Khi cư dân tụ lại quanh ngài, ngài đưa 
lên một trái dưa gang mật và tuyên bố: “Tôi sẽ biếu không trái dưa này cho bất kỳ ai có thể lên đây 
gặp tôi để lấy nó mà không dùng đến chân.” Một trong những người hành khất lập tức thách thức: 
“Vậy thì ông hãy đưa nó cho tôi mà không dùng đến tay.” Chính sự lóe sáng trong mắt của người hành 
khất khi người ấy đáp lời đã nói cho hoàng đế Hanazono biết rằng ông ta đã tìm được vị Thiển sư mà 
ông ta đang muốn tìm. Tên của vị ấy là Tông Phong Diệu Siêu (1282-1337). Về sau này vị Thiển sư 
này được biết như là Đại Đăng Quốc Sư—According to Japanese Zen legends, the retired Emperor 
heard a rumor that a Zen master of exceptional ability had come to the city of Kyoto where, Instead of 
esfablishing himself at one of the city's temples, he had chosen to live among the derelicts and beggars 
residing under the GoJo Bridge. The Emperor was Infrigued by the tale and asked his informarnt 1f there 
were any way that he could identfy which of the beggars was the modest Zen Master. All the 
1nformant could tell him was that 1t was rumored the master was particularly fond of honeydew melons. 
Hanazono disguised hiìmseTf as a fruit peddler and pushed a cart laden with melons to the region by the 
bridge. As the residents gathered around him, he held up a ripe melon and announced, “[ will give this 
melon freely to anyone who can come up to me and claim 1t without using his feet.” One of the 
beggars immediately challenged him, “Then give it to me without using your hands.” lt was as mụch 
the gleam In the eye of the beggar as his reply that told Hanazono that he had found the Zen teacher he 
was seeking. His name was Shuho Myocho. He would later come to be known as Daito (Great Light) 
Kokushi (National Teacher). 


7) Tông Phong Diệu Siêu: Thị Tịch Kệ—Death Poem 
Trong những lời giáo huấn đến chư đệ tử, Thiền sư Tông Phong Diệu Siêu (1282-1337) nhấn mạnh 
đến sự quan trọng của uy nghi và cách ngồi kiết già truyền thống liên hệ đến thiển. Tuy nhiên, vào 
tuổi năm mươi ông bị thương nơi chân làm cho ông không ngồi đúng tư thế được. Khi bệnh vào giai 
đoạn cuối, ông ép chân vào tư thế kiết già và làm cho xương bị gãy (tương tự như câu chuyện được kể 
về Thiền sư Vân Môn Văn Yển). Cái chân bị thương rỉ máu và đau đớn dữ dội hơn, nhưng mà ông 
ngồi thản nhiên, cầm bút lên và làm bài kệ thị tịch: 
“Ta cắt Phật xẻ Tổ; 

Kiếm luôn bóng láng; 

Khi vòng sinh hoạt tự tại chuyển, 

Hư không nghiến răng mình.” 
Sau khi viết xong bài kệ, ông an nhiên thị tịch ở tuổi sáu mươi sáu——In his instructions to his students, 
Zen master Shuho stressed the importance of proper posture and the traditional cross-legsged sitting 
associated with meditation. However, in his fifties he sustained an inJury to his leg that prevented him 
from assuming these postures. When he was In his final illness, he forced his legs Into the lotus 
posture, breaking his bone (a similar story 1s told of Yun-men). The inJured leg bled and the pain was 
severe, but he sat calmly and took up a brush to compose his death poem: 

“J have cut off Buddhas and patrlarchs; 
The Blown Harr (Sword) 1s always burnished; 
When the wheel of free activity turns, 


2408 


The empty void gnashes 1s teeth.” 
After completing the poem, he calmly passed away at the age of fIfty-sIx. 


8) Tông Phong Diệu Siêu: Trời Xanh Ánh Dương Rực Sáng, Thường Hành Động Tự Tại— The 
Azure Heaven and the Bright Sun, Constantly Free Activities 
Cuối hạ, Thúy Nham dạy chúng: "Từ đầu hạ đến nay vì huynh đệ thuyết thoại, xem Thúy Nham lông 
mày còn chăng?" Bảo Phước nói: "Làm cướp lòng người rỗng." Trường Khánh nói: "Sanh vậy." Vân 
Môn nói: "Quan." Sau khi tập trung vào công án “Kan!” trong mười ngày, Tông Phong Diệu Siêu 
(1282-1337) đến chỗ tập trung sâu. Về sau này ông viết rằng để đi xuyên qua công án ông đã đạt đến 
trạng thái “không nhị nguyên trong đó những đối đãi đều được dung hòa; ông tuyên bố, toàn bộ Pháp 
thật rõ ràng đối với ông. Toàn thân tắm ướt với mồ hôi, ông chạy nhanh đến diễn tả cho thầy mình. 
Nhưng trước khi ông có cơ hội mở miệng để nói, Nam Phố có thể biết qua cách ứng xử của ông là ông 
đã đạt ngộ. Nam Phố bảo ông: “Đêm qua lão Tăng có một giấc mơ trong giấc mơ đó hình như ngài 
Vân Môn vĩ đại đã đi vào phòng của lão Tăng. Và hôm nay ông ở đây, Vân Môn thứ hai!” Tông 
Phong Diệu Siêu bối rối vì lời khen tặng này, bịt tai và chạy ra khỏi phò ng thầy. Nhưng ngày hôm sau 
ông quay trở lại và trình lên Nam Phố với hai bài thơ mà ông đã viết để kỷ niệm sự thành tựu của 
mình: 
“Có lần xuyên suốt bờ mây, 

Sinh lộ mở ra bắc, đông, nam, tây. 

Chiều ngơi nghỉ, sáng lang thang, 

Không chủ cũng không khách. 

Từng bước thanh phong khởi. 

Có lần xuyên suốt bờ mây, 

Chẳng có đường xưa, 

Trời xanh ánh dương rực sáng, 

Tất cả là chỗ cố hương. 

Thường hành động trong vòng tự tại” 

Đổi thay khó đến. 

Ngay cả áo vàng Sư Ca Diếp 

Kính bái và quay trở về.” 
At the end of the summer retreat Ts'ui Yen said to his assembly, "All summer long ve been talking to 
you, brothers; look and see 1ƒ my eyebrows are still there." Pao-fu said, "The thiefs heart 1s cowardly." 
Chang Chỉng said, "Grown.” Yun-men said, "Kuan (a barrier or gate as at a border crossing)!" After 
concentrating on “Kuan!” for ten days, Shuho came to a deep concenfrating. He later wrote that in 
penetrating the koan he came to a state of non-duality in which all opposites were reconciled; the 
whole of the Dharma, he declared, was clear to him. Bathed in sweat, he rushed to express his 
understanding to his teacher. But before he had a chance to speak, ÑNampo was able to know from his 
deportment that he had attained enlightenmernt. “I had a dream last night,” Nampo told him, “in which 
1t seemed that the great Yun-men himself had come Into my room. And here today you are, a second 
Yun-men!” Shuho embarrassed by the compliment, covered his ears and fled from his teachers 
chamber. But the next day he returned and presented Nampo with two poems he had wriften to 
commemorat his achievemernt: 

“Having once penetrated the cloud barrier (kuan), 

The living road opens out north, east, south, and west. 

In the evening resting, in the morning roaming, 

Netther host nor guest. 

At every sfep the pure wind rises. 

Having once penetrated the cloud barrler, 


2409 


There ¡1s no old road, 

The azure heaven and the bright sun, 
These are my native place. 

The wheel of free activity constantÌy 
Changing 1s difficult to reach. 

Even the golden-hued monk (Kasyapa) 
Bows respecffully and returns.” 


DCCCXXXVII.Tống Thái Tông: Kình Bát —Song Tr'ai-Tsung: Holds a Bowl 

Một hôm, vua Tống Thái Tông đưa chiếc bát lên. Rồi ông hỏi thừa tướng Vương Toại: “Trên đỉnh Đại 
Ngu chiếc bát này không thể được nhấc lên được (khi Lục Tổ để chiếc bát và y áo trên đỉnh Đại Ngu, 
Huệ Minh cố nhấc chúng lên, nhưng không thể nhấc nổi). Làm thế nào mà ngày nay nó lại nằm trong 
tay của một người kém đức như ta?” Vương Toại không có lời đáp —One day, Emperor Tai Tsung of 
the Song dynasty held up a bowl. He then asked his prime minister, Wang Sui: “On top of Daiyu Peak 
this bowl] could not be lifted (when the Sixth Patriarch left his bowl and robe on Daiyu Peak, Hui-ming 
tried to lift them up, but he could not). How 1s 1t that 1t now rests 1n the hand of this man of little merit?” 
Wang Sui had no reply. 


DCCCXXXVIII. Trà Lăng Úc: Đầu Cơ Kệ— Ling-Yu: Enlightenment Verse 
Bài kệ giải ngộ của Trà Lăng Úc, đệ tử của thiển sư Dương Kỳ Phương Hội (1024-1072), vị tổ khai 
sáng ngành Thiền Dương Kỳ thuộc hệ thống Lâm Tế tông: 
"”Fa có ngọc quý minh châu 
Bụi đời vùi lấp bấy lâu 
Bụi hết hôm nay sáng lại 
Thế gian chiếu phá làu làu." 
Những bài thơ đủ sắc thái về Ngộ, không bài nào giống bài nào, khó gợi cho chúng ta một nhận định 
xác đáng về nội dung của "Ngộ" bằng cách so sánh hay phân tích. Nhưng dẫu sao thì chúng cũng được 
hiểu một cách dễ dàng. Chúng ta cũng có thể nhận thấy ở chúng sự biểu lộ một phát giác mới; còn 
phát giác đó là gì, chúng ta cần có ít nhiều thân chứng riêng mới có thể nói rõ hơn được. Dầu ở trong 
trường hợp nào, tất cả các thiển sư đều chứng chắc rằng trong Thiền có cái gọi là "Ngộ", nhờ nó con 
người du nhập trong một thế giới giá trị mới. Kiến giải cũ vứt bỏ là thế gian mang một ý nghĩa mới. 
Có người cho rằng mình đã bị mê hoặc, hoặc kiến thức cũ của mình chìm lỉm mất trong quên lãng, 
trong khi người khác thú nhận rằng bấy lâu họ đâu có ngờ đến cái đẹp mới lạ ấy hiển lộ trong thanh 
phong' và trong minh châu —And the gatha of enlightenment by Ling-Yu (Iku Toryo), who was a 
disciple of Yang-ch1 (Yogi, 1024-1072), the founder ofthe Yogi Branch of the Rinzal school: 
"I have one Jewel shining bright, 
Long buried 1t was underneath worldly worries; 
Thịs morning the dusty vel] 1s off, 
and restored 1s 1s lustre, 
IIumining rivers and mountaIns 
and ten thousand things." 
A sufficient variety of the verses on enlightenment to show how they vary from one another and how 1t 
1s Impossible to suggest any Intelligible explanation of the content of enlightenment by merely 
comparing them or by analysing them. However, some of them are easily understood. We can also see 
1n them an expressive of the feeling of a new revelation; but as to what that revelation 1tself 1s, 1t wIll 
require a certain amount of personal knowledge to be able to describe 1t more intelligently. In any 
event, all these Zen masters testify to the fact that there 1s such a thĩng in Zen as enlightenment (sator1) 
through which one 1s admitted Into a new world of value. The old way of viewing things 1s abandoned 


2410 


and the world acquires a new signification. Some woulf declare that they were deluded or that their 
previous knowledge was thrown into oblivion; while others would confess they were hitherto unaware 
of a new beauty which exIsts 1n the refreshing breeze' and ¡in the 'shinng JeweT'. 


DCCCXXXIX.Trác Châu Hồ Tiên: Takujñ Kosen 
1) Đạt Ngộ Khi Là Một Chú Tiểu Vừa Mới Lên Tám!—Attained Liberation As an Eight-Year Old 
Novice! 
Trác Châu (1760-1833), tên của một vị Tăng tông Lâm Tế vào triều đại Đức Xuyên của Nhật Bản, 
người đã khai sáng ra dòng Thiển Takujô trong Thiền tông Nhật Bản. Kosen theo học Thiển với thiển 
sư Ryoten, cố gắng tu tập thiển không quán. Ngày nọ, chú tiểu Trác Châu mới lên tám tuổi nghe 
Thiền Sư Bạch Ẩn Huệ Hạc trích giảng đoạn kinh văn nổi tiếng: "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm,” 
Bạch Ấn chợt quay sang Kosen và hỏi: "Tâm là cái gì Kosen đáp ngay: "Ưng vô sở trụ!!!" Bạch Ẩn 
Huệ Hạc liền gõ năm bảy cú lên đầu Kosen, quở rằng: "Đồ ngu dốt! Đến bây giờ mà vẫn chưa hiểu 
được ý của "nhi sanh kỳ tâm' hay sao? Ngay lời nói này Kosen hoát nhiên đại ngộ."—Name of a 
Japanese Rinzai monk of the Tokugawa period (1600-1867) who 1s regarded as the founder of the 
Takujô school of Japanese Zen. Kosen studied Zen with master Ryoten, trying to meditate on 
emptiness. One day, Kosen, an eipht-year-old novice, was listening to Zen master Hakuin quoted a 
famous line of scripture that says, "Dont dwell on anything, yet enliven the mind." Then he asked 
Kosen, "What 1s the mind?” Kosen said, "Not dwelling on anything!!!" HakuJun punched him six or 
seven times and said, "You ignoramusl You still dont know the meaning of the words 'yet enliven' do 
you?” At that moment, Kosen attained liberation. 


2) Trác Châu Hồ Thiên: Quả Là Một Kiệt Tác!—]It's A Masterpiece! 

Khi đến viếng chùa Hoàng Bá ở Đông Đô, người ta có thể nhìn thấy ngay dòng chữ khắc trên cổng 
chùa: “Đệ Nhất Đế”. Những chữ này lớn một cách lạ thường và luôn được những người yêu thích thư 
pháp ngưỡng mộ như một kiệt tác. Chúng được Thiển Sư Trác Châu Hồ Thiên (1760-1833) viết ra từ 
gần hai trăm năm trước. Khi vị thiển sư viết những chữ này, ngài đã viết trên giấy, những người thợ 
mới khắc lại thành chữ lớn trên gỗ. Trong khi ngài đang viết, có một chú tiểu bạo dạn luôn ở bên cạnh 
và giúp ngài mài rất nhiều mực để cho ngài viết những chữ này. Chú học trò nhỏ bao giờ cũng tìm ra 
được một điểm nào đó để phê phán chính xác tác phẩm của thây. Ngay từ bức đầu tiên chú đã nói: 
“Không được!” Hồ Thiên lại cố viết bức khác và hỏi người học trò: “Bức kia thế nào?” Người học trò 
nói: “Tệ. Tệ hơn bức trước.” Thiền Sư Hồ Thiên vẫn kiên nhẫn viết tới bức thứ 84 mà vẫn không được 
người học trò tán thưởng. Rồi người học trò phải bước ra ngoài trong chốc lát, Hồ Thiên liền nghĩ: 
“Đây chính là cơ hội để ta tránh được con mắt nhạy bén của nó.” Và ngài phóng bút một cách vội vã, 

hoàn toàn tập trung vào nét bút không bị phân tâm để viết ngay câu “Đệ Nhất Đế”. Khi chú học trò 
bước trở vào, hắn reo lên “Ôi Kiệt tác!—When people go to Obaku temple in Kyoto, they can see 
carved over the gate the words “The Eirst Principle”. The letters are unusually large, and those who 
appreciate calligraphy always adorn them as being a masfterpiece. They were drawn by Zen Master 
Kosen almost two hundred years ago. When the master drew them he did so on paper, from which 
workmen made the larger carving in wood. As Kosen sketched the letters a bold pupil was with him 
who had made several gallons of ink for the calligraphy and who never failed to critic1ze his master's 
work by telling the master after his first effort: ““That 1s not good!” Kosen tried another one and asked 
his pupil: “How 1s that one?” The pupil said: “Poor. Worse than before.” Zen Master Kosen patiently 
wrote one sheet after another until eighty-four Eirst Principles had accumulated, still without approval 
of the pupil. Then, when the pupil stepped outside for a few moments, Kosen thought: “Now 1s my 
chance to escape his keen eye,” and he wrote hurriedly, with a mind free of distraction: “The First 
Principle.” When the pupil stepped back in, he pronounced: “Oh! A masterpiece!” 


2411 


3) Trác Châu Hồ Tiên: Thấy Tâm Mình Bừng Sáng Khi Nghe Tiếng Một Chú Tiểu Gọi Tên 

Mình!— Awakened oƒ Insight When A Novice Called to Hừn In a Loud Voice! 
Trác Châu (1760-1833), tên của một vị Tăng tông Lâm Tế vào triều đại Đức Xuyên của Nhật Bản, 
người đã khai sáng ra dòng Thiển Takujô trong Thiển tông Nhật Bản. Trác Châu được hai mươi tuổi 
khi ông đến học Thiễển với Thiển sư Nga Sơn. Vị thầy giao cho ông công án “Vô” của Triệu Châu, và 
người trẻ tuổi Trác Châu tự lăn xả mình trong tu tập. Ông xin được lui về một lều ẩn cư để hiến trọn 
thời gian của mình vào việc tu tập công án. Ông tu tập với tất cả lòng nhiệt thành của mình đến độ cả 
hai tuần lễ không ăn không ngủ. Kết quả của những nỗ lực này là ông có thể đạt đuợc “kiến tánh” 
trong vòng chín mươi ngày. Sau khi hoàn tất việc tu tập với Thiển sư Nga Sơn, Trác Châu lui về nơi 
tịch tĩnh thêm hai mươi năm nữa để làm sâu sắc và trọn vẹn sự hiểu biết của mình. Ryoten thường quở 
Trác Châu (1760-1833): "Thiền giả thâm sâu như người câm nằm mộng vậy. Ông quá thông minh để 
tham học Thiển." Không hề nao lòng trước lời nhận xét của thầy, Trác Châu càng tinh tấn nỗ lực 
nhiều hơn trong công phu thiển định. Một đêm khi Trác Châu đang ngồi nhìn mưa rơi ngoài trời, bỗng 
nghe tiếng một chú tiểu gọi tên mình. Trác Châu đáp lại, bất chợt thấy tâm mình bừng sáng——Takuju 
Kosen, name of a Japanese Rinzai monk of the Tokugawa period (1600-1867) who 1s regarded as the 
founder of the Takujñ school of Japanese Zen. He was twenty years old when he came to study with 
Zen master Gasan. The master assigned him Chao-chou's Mu, and the young man threw himself into 
the practice. He requested permission to retire from the monastic commumity to a hermitage 1n order to 
dedicate all of his time to the koan. He practiced with such fervor that at one point he went for more 
than two weeks without either food or sleep. As a result of his efforts, he was able to attain “kensho” 
within ninety days. After completing his training with Zen master Gasan, TakuJu spent another twenty 
years in further solitude, deepening and integrating his understanding. Ryoten admonished him, 
"Intensive Zen meditation must be like a mute having a dream. You are too 1ntellectual to study Zen.” 
Far from being discouraged by this, Kosen stirred himself to make even greater efforts. One night as 
he sat watching the rain, a boy monk called to him in a loud volce. Kosen responded, then all of a 
sudden experienced an awakening of 1nsight. 


DCCCXL.Trác Châu Tú: Ông Chẳng Biết Ta Sẽ Đi Về Đâu!—Cho-chou Hsiu: You Do Not Know 
Where I Am Bound For! 

Thiền sư Trác Châu Tú, tên của một vị Thiền sư Trung Hoa. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu 
chỉ tiết về Thiển sư Trác Châu Tú; tuy nhiên, có một cuộc đối thoại giữa Sư và người thị giả trong 
quyển Ngũ Đăng Hội Nguyên: Khi Trác Châu Tú sắp mất, Sư tắm, và sau đó Sư bảo thị giả đem lên 
cho mình một tách trà. Sau khi uống trà xong, thị giả bắt đầu dọn mâm trà đi; nhưng Sư giật mâm lại 
và nói: "Ông có biết ta đi về đâu không?" Thị giả thưa: "Bạch thầy, con không biết." Nghe vậy Sư đưa 
mâm trà cho thị giả và nói: "Đi đi, ông chẳng biết ta sẽ đi về đâu." Khi vị Tăng trở lại sau khi đã dẹp 
mâm trà đi, vị Tăng thấy Sư đã thị tịch rồi—Zen master Cho-chou Hsiu (Hsiu of Cho-chou), name of a 
Chinese Zen master. We do not have detailed documents on this Zen Master; however, there 1s a 
đialogue between him and his aftendant in the Wudeng Hui-yuan: When Hsiu of Cho-chou was about 
fO pass away, he had a bath, and afterwards ordered to have a cup of tea brought to hìm. When he 
finished the tea, the attendant proceeded to carry the tea-tray away; but the master with drew the tray 
and said, "Do you know where I am bound for?" The attendant said, "No, master, I do not know." 
Whereupon the master handed the tray over to the attendant-monk, saying, "Go on, you do not know 
where I am bound for." When the monk came back putting away the tray, he saw the master already 
passed out. 


2412 


DCCCXLI. Trạch Am Tông Bành: Takuan Soho 

1) Bát Nhã Bất Động—Immovable Prjana 

Trạch Am Tông Bành Thiển Sư (1573-1645), tên của một thiển sư Nhật Bản, môn đồ thuộc phái thiển 
Lâm Tế, một trong những thiển sư quan trọng hồi thế kỷ thứ XVII. Ông xuất gia hồi còn rất trẻ, và đã 
từng tu tập thiển theo sư Diêm Quan và Hổ Khâu. Thiền sư Hổ Khâu đã trao ấn xác nhận cho ông. 
Vào năm 1609, ông trở thành viện trưởng tu viện Đại Đức ở cố đô Kyoto, và theo lời yêu cầu của 
tướng quân Đức Xuyên (Tokugawa), ông đi đến Shinagawa, gần với Edo (nơi mà sau nầy trở thành 
Đông Kinh). Trong một lần nói chuyện với người đệ tử kiếm khách Liễu Sinh Đản Đảo Thủ Tông Củ, 
Thiển Sư Trạch Am Tông Bàn đã khuyên nhũ về việc chính yếu của một kiếm khách là phải luôn giữ 
tâm ở trạng thái trôi chảy, vì Sư nói rằng nếu nó dừng lại ở đâu thế có nghĩa là sự trôi chảy bị gián 
đoạn và chính sự gián đoạn này có hại cho sự an toàn của tâm. Trong trường hợp của một kiếm khách, 
như thế có nghĩa là chết. Những phiền não che mờ tấm gương bát nhã nguyên sơ của con người, và sự 
cân nhắc trí năng cản trở hoạt động tự nhiên của nó. Bát Nhã mà Thiển Sư Trạch Am gọi là "Bát Nhã 
Bất Động" là nhân điều khiển mọi cử động của chúng ta, trong cũng như ngoài, và khi nó bị cẩn trở 
cái tâm hữu thức bị bế tắc và lưỡi kiếm, bất tuân cái động tính bẩm sinh, tự do, tự nhiên trực tiếp của 
cái "Bát Nhã Bất Động" tương đương với cái vô thức của chúng ta, bắt đầu tuân theo cái khéo léo học 
được một cách hữu thức của nghệ thuật: Bát nhã là cái bất động tác động một cách vô thức trong 
phạm vi của ý thức. Khi người kiếm khách đối diện với đối thủ, hắn không được nghĩ đến đối thủ, 
cũng không được nghĩ đến mình, cũng chẳng nghĩ đến đường kiếm của đối thủ. Hắn chỉ đứng đó với 
lưỡi kiếm của mình mà quên tất cả kỹ thuật, thật sự chỉ tuân theo những mệnh lệnh của vô thức. 
Người ấy đã quên mình là kẻ múa kiếm. Khi hắn chém, không phải là con người chém mà là lưỡi 
kiếm trong đôi tay của vô thức chém. Năm 1638 ông trở thành viện trưởng đầu tiên của tu viện Tokai- 
ji. Ông là một thiển sư xuất sắc, nhưng ông cũng nổi tiếng về thơ, về hoa, trà đạo và thư đạo. Ông là 
thây của nghệ sĩ và kiếm sĩ Miyamoto Niten, người được ông chỉ dạy cho sự hợp nhất giữa đạo Thiển 
và đạo Kiếm trong một bức thư nổi tiếng về tỉnh thần của kiếm đạo—Takuan Soho, name of a 
Japanese Zen master who belonged to the Rinzai school, one of the most Important personalities in 
Japanese Zen in the 17th century. Takuan became a monk as a child and used to be trained under the 
Zen master Enkan Kokushi Shushuku and Mindo Kokyo; from the latter he received the seal of 
confirmation. In a conversation with his swordsman disciple Yagyu Tajima-no-kami, Zen Master 
Takuan soho advised that the main matter of a swordsman 1s to keep the mind in the state of flowing, 
for he says when 1t stops anywhere that means the flow 1s Interrupted and it 1s this interruption that 1s 
1njurious to the well-being of the mind. In the case of a swordsman, it means death. The affective taint 
darkens the mirror of mans primary "prajna", and the intellectual deliberation obstrucfs 1s nafIve 
activity. Prajna, which Master Takuan soho calls "Immovable Prjana," 1s the directing agency of all our 
movemnets, inner as well as outer, and when 1t 1s obstructed the conscious mind 1s clogged and the 
sword, disregarding the native, free, spontaneous directive activity of the "Immovable Prjana," which 
corresponds to our unconscious, begins to obey the conscIously mĩnd technical skill of the art. PraJna 1s 
1mmovable mover which unconsciously operates in the field of consciousness. When the swordsman 
stands against his opponent, he 1s not to think of the opponent, nor of himself, nor of his enemy's sword- 
movemnets. He Just stands there with his sword which, forgetful of all technique, 1s really one to follow 
the đictates of the unconscious. The man has effaced himself as the wielder of the sword. When he 
strikes, 1t 1s not the man but the sword in the hands of the unconscIous that strikes. In 1609 he became 
abbot of Daitoku-Ji in Kyoto and in 1638 moved at the request of the Shogun Tokugawa lemitsu to 
Shinagawa near Edo (later called Tokyo), where he became the first abbot of the Takai-ji monastery. 
Takuan was not only an outstanding Zen master but also made a name as a poet of waka, as a painter, 
and as a master of the way of writing (shodo) and the way of tea (chado). He was the master of the 
swordsman Yogyu Munenori, whom he 1nstructed In a famous letter on the spirit of the way of the 
sword (kendo) concerning the unity of the kendo and Zen. 


2413 


2) Trạch Am Tông Bành: Kiếm Đạo và Thiền— The Art oƒ Fencing and Zen 

Kiếm đạo Nhật Bản và Thiền có nhiều điểm tương đồng. Trong một văn bản của thiền sư Trạch Am 
Tông Bành, so sánh thái độ tinh thần của người thực hành thiền với thái độ tinh thần của một kiếm sĩ 
có thể thấy: "Theo quan điểm kiếm đạo được hiểu đúng, tất cả là kiếm đạo, dù đó là thiển hay là luật 
lớn của Trời, Đất và tất cả các luật của vũ trụ. Và ngược lại, theo quan điểm của Thiền, tất cả đều là 
những ngọn sóng trên bể mặt đại dương Thiên, kiếm đạo và tất cả mọi sự vật trong vũ trụ đều cũng 
vậy. Nói một cách chính xác hơn, sự thống nhất của kiếm đạo và Thiền có nghĩa là không có thứ gì 
trong vũ trụ là kiếm đạo hay thiền; tuy nhiên chúng ta sẽ không tìm thấy không có thứ gì trong vũ trụ 
nây mà không phải là kiếm đạo hay không phải là thiển."——lapanese swordsmanship and Zen have 
many similar points. In a text by the Zen master Takuan, in which he compares the mental attitude of a 
practitioner of Zen with that of a sword fighter, we find: "From the point of view of the right 
understanding of the art of fencing, not only Zen but also the great law of Heaven and Earth as well as 
all the laws of the universe are nothing other than the art of fencing (kendo); and conversely, from the 
point of view of Zen, not only the art of fencing but also everything 1n the universe 1s nothing more 
than the motion of waves on the ocean of Zen. More 1ncisively put, the unity of the art of fencing and 
Zen refers to the stage in which there 1s neither the art of fencing nor Zen, and yet we cannot find 
anything in the universe that 1s not the art of fencing and not Zen." 


3) Trạch Am Tông Bành: Kiếm Đạo và Trí Bất Động— Fencing and Inunovable Wisdom 

Thiển sư Trạch Am Tông Bành (1573-1645), tên của một thiển sư Nhật Bản, môn đồ thuộc phái thiển 
Lâm Tế, một trong những thiển sư quan trọng hồi thế kỷ thứ XVII. Ông xuất gia hồi còn rất trẻ, và tu 
tập thiển theo sư Diêm Quan và Hổ Khâu. Thiền sư Hổ Khâu đã trao ấn xác nhận cho ông. Vào năm 
1609, ông trở thành viện trưởng tu viện Đại Đức ở cố đô Kyoto, và theo lời yêu cầu của tướng quân 
Đức Xuyên (Tokugawa), ông đi đến Shinagawa, gần với Edo (nơi mà sau nầy trở thành Đông Kinh). 
Trong một văn bản của thiển sư Trạch Am Tông Bành, so sánh thái độ tinh thần của người thực hành 
thiển với thái độ tỉnh thần của một kiếm sĩ có thể thấy: "Theo quan điểm kiếm đạo được hiểu đúng, 
tất cả là kiếm đạo, dù đó là thiển hay là luật lớn của Trời, Đất và tất cả các luật của vũ trụ. Và ngược 
lại, theo quan điểm của Thiền, tất cả đều là những ngọn sóng trên bề mặt đại dương. Thiền, kiếm đạo 
và tất cả mọi sự vật trong vũ trụ đều cũng vậy. Nói một cách chính xác hơn, sự thống nhất của kiếm 
đạo và Thiển có nghĩa là không có thứ gì trong vũ trụ là kiếm đạo hay thiển; tuy nhiên chúng ta sẽ 
không tìm thấy không có thứ gì trong vũ trụ nây mà không phải là kiếm đạo hay không phải là thiển." 
Ngày nọ, Trạch Am bảo đồ chúng: "Điều hệ trọng nhất trong nghệ thuật đấu kiếm là phải có một thái 
độ tâm lý mà người ta gọi là 'trí bất động'. Trí đó được thành tựu bằng trực giác sau nhiều lần luyện 
tập thực sự. 'Bất động' không có nghĩa là cứng đơ, nặng trịch và vô hồn như gỗ đá. 'Bất động' là trình 
độ cao nhất của động với một tâm điểm không hề dao động. Rồi sau đó tâm mới đạt tới cao điểm mẫn 
tiệp tuyệt đối sẵn sàng hướng sự chú tâm của nó vào bất cứ nơi nào cân thiết, hướng sang trái, sang 
phải, hướng tới mọi chiều hướng tùy sở thích. Khi sự chú tâm của các con bị lôi cuốn và bị điều động 
bởi ngọn kiếm tấn công của địch thủ, các con mất cơ hội đầu tiên để tạo ra vận động kế tiếp do chính 
mình. Các con lưỡng lự, suy nghĩ, và một phút đắn đo đó diễn ra, địch thủ đã sẵn sàng đánh các con 
gục ngã. Đừng để địch thủ có dịp may nào như thế. Các con phải theo dõi sự vận động của ngọn kiếm 
trong tay địch thủ, phải giữ tâm thong dong theo sự phản kích của chính nó, đừng để tâm niệm đắn đo 
chen vào. Các con chuyển động khi đối phương chuyển động, và do thế mà khuất phục được đối thủ." 
Kỳ thật, đây có thể gọi là tâm trạng không tạp niệm, chẳng những là yếu tố sanh tử trong nghệ thuật 
đấu kiếm, mà còn trong Thiển định nữa. Nếu còn một chút gián đoạn và tạp niệm giữa hai hành vi dù 
chỉ cách nhau bằng một mảy lông, đấy là tạp niệm. Khi hai bàn tay cùng vỗ, tiếng trỗi lên ngay không 
chút lưỡng lự. Tiếng không đợi chúng ta suy nghĩ rồi mới phát ra. Ở đây không có trung gian, vận động 
này tiếp vận động khác không bị gián đoạn bởi tâm niệm cố ý. Qua thông điệp này, thiển sư Trạch 


2414 


Am muốn nhấn mạnh rằng trong Thiển, cũng như trong thuật đấu kiếm, tâm không được do dự, không 
được gián đoạn, không được gián tạp, được đánh giá rất cao——Takuan Soho, name of a Japanese Zen 
master who belonged to the Rinzai school, one of the most important personalities in Japanese Zen in 
the I7th century. Takuan became a monk as a child and trained under the Zen master Enkan Kokushi 
Shushuku and Mindo Kokyo; from the latter he received the seal of confirmation. In a text by the Zen 
master Takuan, in which he compares the menfal] attitude of a practitioner of Zen with that of a sword 
fighter, we find: "From the point of view of the right understanding of the art of fencing, not only Zen 
but also the great law of Heaven and Earth as well as all the laws of the universe are nothing other 
than the art of fencing (kendo); and conversely, from the point of view of Zen, not only the art of 
fencing but also everything 1n the universe 1s nothing more than the motion of waves on the ocean of 
Zen. More Incisively put, the umty of the art of fencing and Zen refers to the stage in which there 1s 
neither the art of fencing nor Zen, and yet we cannot find anything In the universe that 1s not the art of 
fencing and not Zen." One day, Takuan so ho said to his disciples, “What 1s the most important in the 
art Of fencing 1s to acquire a certain mental attitude known as 1Immovable wisdom'. This wisdom 1s 
1ntuitively acquired after a great deal of practical trainng. Tmmovable' does not mean to be stiff and 
heavy and lifeless as a rock or a piece of wood. It means the highest degree of motility with a centre 
which remains immovable. The mind then reaches the highest point of alacrity ready to direct 1s 
attention anywhere 1t 1s needed, to the left, to the right, to all the directions as required. When your 
aftention 1s engaged and arrested by the striking sword of the enemy, you lose the first opportumty of 
making the next move by yourself. You tarry, you think, and while this deliberation goes on, your 
opponent 1s ready to strike you down. The thing 1s not to g1ve hìm such a chance. You must follow the 
movemert of the sword In the hands of the enemy, leaving your mind free to make 1s own counfer- 
movement with your Interferring deliberation. You move as the opponent moves, and 1t will result in 
his own defeat." In fact, this may ne termed the "non-interferring” attitude of mind, which consfitutes 
the most vifal element not only 1n the art of fencing, but also in Zen. If there 1s any room left even for 
the breadth of a haIr between two actions, this 1s Interruption. When the hands are clapped, the sound 
1ssues without a momenfs deliberation. The sound does not wait and think before 1t 1ssues. There 1s no 
mediacy here, one movemert follows another, without being interrupted by one's conscious mind. If 
you are troubled and cogitated what to do, seeing the opponent about to strike you down. Throupgh this 
message, Zen master Takuan wanted to emphasize that in Zen and in fencing as well, a mind of no- 
hesitation, no-interruption, no-mediacy, 1s highly valued. 


4) Trạch Am Tông Bành: Mỗi Tấc Thời Gian Mỗi Tấc Vàng!—An Inch oƒ Time, A Foot 0ƒ Gem! 
Một hôm, có một vị lãnh chúa đến nhờ Thiển Sư Trạch Am Tông Bành Thiên Sư (1573-1645) chỉ dạy 
cho mình làm sao có thể tiêu khiển thời gian. Ông ta cảm thấy những ngày trôi qua của mình đều quá 
dài khi phải luôn tham dự vào những buổi triều kiến và ngồi yên một cách cứng nhắt để nhận sự kính 
lễ của người khác. Thiền Sư Trạch Am viết cho ông ta một bài kệ chữ Hán như sau: 
“Ngày đi không trở lại, 
Mỗi tất thời gian mỗi tấc vàng. 
Thời gian trôi đi mãi, 
Mỗi phút quý vô cùng!” 
One day, a lord asked Zen Master Takuan Soho, to suggest how he might pass the time. He felt his 
days very long attending his office and siting stiffly to receive the homage of others. Zen master 
Takuan Soho wrote a verse 1n Chinese characters and gave them to the man: 
“Not twice this day, 
Inch time foot gem. 
Thịs time wilÏ not come again. 
Each minute 1s worth a priceless gem!” 


2415 


5) Trạch Am Tông Bành: Thân Xác Như Một Giấc Mộng!— The Body Is Like A Dream! 

Lâm bệnh vào năm 1645, Sư biết là cái chết đã gần kê. Sư cho tập họp các môn sinh lại và nói với họ: 
"Hãy chôn xác ta trong ngọn núi ở phía sau tự viện, lấp đất lại rồi đi về. Đừng tụng kinh, đừng lễ bái, 
đừng nhận đồ phúng điếu của người xuất gia lẫn người tại gia; chư Tăng vẫn phải mặc áo cà sa, dùng 
bữa, và sinh hoạt như bình thường." Thay vì làm một bài thơ thị tịch như thông lệ của chư Tăng, thì Sư 
đã cầm bút lên và viết chữ "mộng," mà chúng ta cần hiểu điều mà Sư muốn tuyên bố: "Khi người ta 
thực sự chết đi và la khỏi thân xác... thì người đó hoàn toàn tự do muốn đi đâu thì đi. Khi mọi cánh 
cửa đều đóng chặt, trong sâu thẳm nơi bóng tối, người ta thấy mình tự do... Thân xác như một giấc 
mộng. Khi chúng ta thấy được điều này và tỉnh thức, thì chẳng còn lại một dấu vết nào nữa." Mặc dầu 
Trạch Am đã dành phần lớn cuộc đời mình vào những vấn để hành chánh và chính trị, song Sư cũng 
để lại một di sản đồ sộ về giáo huấn và tác phẩm nghệ thuật. Sách Sư viết ra, tranh Sư vẽ, các bản thư 
pháp và những bài thơ của Sư vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng và khuyến khích cho tất cả những ai 
đang theo con đường Thiển—Falling ¡II late in 1645, Takuan knew his death was near. Gathering his 
đisciples at Tôkai-j1, he told them, "Bury my body 1n the mountain behind the temple, cover 1t with dirt 
and go home. Read no sutras, hold no ceremony. Receive no gifts from either monk or laity. Let the 
monks wear the robes, eat their meals, and carry on as normal days." Instead of composing the 
customary Zen monk's death poem, Takuan picked up his brush and wrote the word "dream." This may 
be understood 1n light of a declaration he made: "When one truly dies and leaves his own body... he 
can go freely wherever he likes. In the midst of profound darkness or when the door and windows are 
shut, one enters a state of freedom... The body 1s like a dream. When we see this and awake, not a 
trace remains." Although much of Takuans life was spent in admimistrative and political matters, he 
nevertheless left an Iimportant legacy of teachings and artistic expression. His books, paintinss, 
calligraphy, and poetry have continued to 1nspire and encourage those who follow the road of Zen. 


6) Trạch Am Tông Bành: Thiền, Hội Họa, Thư Pháp Kiếm Đạo và Dưa Muối Củ Cải Trắng!— 
Zen, Patnting, Brush Pauuting, Kendo and Pickled White Radish! 
Tưởng cũng nên ghi nhận, Thiển Sư Trạch Am Tông Bành là một thiển sư xuất sắc, nhưng ông cũng 
nổi tiếng về thơ, về hoa, trà đạo và thư đạo. Ông là thầy của nghệ sĩ và kiếm sĩ Miyamoto Niten, 
người được ông chỉ dạy cho sự hợp nhất giữa đạo Thiền và đạo Kiếm trong một bức thư nổi tiếng về 
tỉnh thần của kiếm đạo. Năm 1638 ông trở thành viện trưởng đầu tiên của tu viện Tokai-ji. Ông là một 
thiển sư xuất sắc, nhưng ông cũng nổi tiếng về thơ, về hoa, trà đạo và thư đạo. Ông là thầy của nghệ sĩ 
và kiếm sĩ Miyamoto Niten, người được ông chỉ dạy cho sự hợp nhất giữa đạo Thiển và đạo Kiếm 
trong một bức thư nổi tiếng về tinh thần của kiếm đạo. Sức mạnh tinh thần của Sư không hề bị lay 
chuyển mặc đầu theo dòng thời gian Sư phải trải qua biết bao sự chuyển hướng bất ngờ của cuộc đời 
mình. Giữa dòng đời đầy biến động cũng không ngăn được Sư dành thời gian cho nghệ thuật bút lông. 
Chẳng những Sư đã viết hàng nhiều trăm chữ, mà bây giờ được đánh giá cao về mặt thư pháp vì nó có 
những đường nét hấp dẫn riêng của Sư, mà Sư còn làm những bài thơ, những châm ngôn Thiển, và vẽ 
một số hạn chế những bức họa trên đó có những bản văn chính của Sư. Điều thú vị đáng lưu ý là bản 
thân Trạch Am là người rất thích làm các món ăn chay; đến ngày nay Sư vẫn còn được giới bình dân 
biết đến vì món "dưa muối củ cải trắng," không những chỉ được những Tăng sĩ ăn chay tại các tự viện 
từ ba trăm năm chục năm nay, mà nó còn trở thành món ăn phổ biến trong các gia đình người Nhật. 
Quả thực, hương vị của món này cũng được ưa thích nhiều như nét bút lông của Thiển sư Trạch Am 
vậy —It should be noted that Zen Master Takuan Soho was the master of the swordsman Yogyu 
Munenorni, whom he I1nstructed in a famous letter on the spirit of the way of the sword (kendo) 
concerning the unity of the kendo and Zen. In 1609 he became abbot of Daitoku-jJi in Kyoto and in 
1638 moved at the request of the Shogun Tokugawa Iemitsu to Shinagawa near Edo (later called 
Tokyo), where he became the first abbot of the Takai-Ji monastery. Takuan was not only an 


2416 


outstanding Zen master but also made a name as a poet of waka, as a painter, and as a master of the 
way Of writing (shodo) and the way of tea (chado). The strictness of his spirit never wavered despite 
the unexpected directions his life had taken over the years. In the midst of his eventful career Takuan 
confinued to make time for brushwork. Not only dịd he write many hundreds of letters, now valued as 
fascinating examples of his most personal form of calligraphy, but he also brushed poems, Zen 
aphorisms, and a limited number of paintings bearing his own 1nscriptions.Ït 1s Iinteresting to note that 
Takuan himself took an 1nterest 1n vegetarian food; he 1s still known 1n popular culture for the ”IFakuan 
daikon," a form of pickled white radish. Over the past three hundred and fifty years, this has not only 
reamined a staple part of the vegetarian temple diets, but 1t has also become a popular food for most 
Japanese homes. Appropriately, 1s flavor has an astringency much like Takuan's brushwork. 


DCCCXLII.Trạch Mộc Hưng Đạo: Dầu Ngồi Thiền Bao Lâu Đi Nữa, Bạn Sẽ Không Thành Cái Gì 
Cả!—Sawaki Roshi: No Matter How Long You Sit Doïng Zazen, You WiI Never Become 
Anything Special! 

Thiển sư Nội Sơn Hưng Chính viết trong quyển Mở Vòng Tay Tư Duy: "Thầy của tôi là Thiển sư 
Trạch Mộc Hưng Đạo, thường dạy: 'Không kể trải qua bao nhiêu năm tháng ngồi tọa thiển, bạn sẽ 
không bao giờ trở thành một cái gì đặc biệt cả.' Thầy cũng thường hay dùng thành ngữ 'Sống cái ngã ứ 
tràn vũ trụ.' Khi nghe thấy các từ vũ trụ, thế giới, muôn loài chúng sinh, chúng ta có khuynh hướng 
nghĩ rằng qua tất cả các ý niệm ấy, chúng ta nên quán tưởng về ý thức của chúng ta theo hướng trải 
rộng trong không gian bao la giống như một quả bóng phình ra khi được bơm đầy không khí. Nhưng đó 
không phải là ý của lão sư. Cuộc sống mang hình thức sinh hoạt sống động, và sách Điển Tọa Giáo 
Huấn (những chỉ thị cho người đầu bếp của Thiển sư Đạo Nguyên Hy Huyền) dạy chúng ta rằng cái 
Ngã viên dung của toàn vũ trụ đơn giản chỉ là từng hiện tượng, từng người, từng cảnh huống mà chúng 
ta đang gặp phải và giúp chúng ta tìm được những kiếp sống của chúng ta qua những sự việc này, và 
ngược lại, chúng ta đổ dồn trở lại cho chúng tất cả những nhiệt tâm của cuộc sống chúng ta. Đại Tâm 
thức không phải là quán tưởng theo qui mô không gian bao la và dao động. Trái lại, đó là tập luyện 
dành trọn vẹn cuộc sống cho mỗi và từng sự việc gặp phải, bất kể sự việc ấy như thế nào."—Zen 
Master Kosho Ủchiyama wrote ¡in the Opening the Hand of Thought: "My teacher Sawaki Roshi My 
master Sawaki, always taught: No matter how many years you sit đdoïng zazen, you wIll never become 
anything special.' He also used to use the expression Live the Self that fills the whole Universe.' When 
we see the word 'universe' or world,' or 'all sentilent beings,' we are apt to think that this means we 
should meditate on our awareness expanding in some large space 1n the way a balloon expands when 
filled with arr. But that 1s not what the roshi meant. Life must take the form of living activity, and the 
"Tenzo Kyoken' (Dogen's Instructions for the Zen Cook) teaches us that the Self inclusive of the whole 
world 1s nothing other than the very things, people, or situations that we presently encounter and know, 
and helps us to discover our lives through these things, and, In turn, pour all our life ardor back Into 
them... Big Mind, then, 1s not a matter of meditating on some vast, floating, spatial dimension. Rather, 
1t 1s the practice of entirely devoting your life to each and every thing that you encounter, no matter 
what 1t might be." 


DCCCXLIII.Trang Nghiêm Chứng Đạo Ca Luận: Hai Mươi Tánh Không— The Conunentary 0ƒ 
Abhisamayalamakara-loka: Twenty Natures (types 0ƒ Sunyatfa) oƒ the Void 
Hai mươi tánh không trong Luận Trang Nghiêm Chứng Đạo Ca. Thứ nhất là bản chất không thật của 
nội không. Tánh không đầu tiên ứng dụng trong những sự kiện vật lý hoặc các trạng thái như thọ, 
tưởng, vân vân. Bản chất nầy không thể mô tả hoặc thay đổi, hoặc phá hủy; cũng không phải thật, 
hoặc không phải không thật. Điều nầy tạo thành tánh không tương đối. Thứ nhì là bản chất không thật 
của ngoại không. Điều nầy liên quan đến những hình tướng bên ngoài bởi vì các hình tướng nầy hiện 
ra các tướng nơi thân như mắt, mũi, vân vân. Chúng không có bản chất thật. Thứ ba là bản chất không 


2417 


thật của nội không và ngoại không. Khi các pháp không thật thì căn bản của các pháp cũng không 
thật, nhận thức các pháp cũng không thật. Thứ tư là bản chất không thật của nhận thức về tánh không 
hoặc phủ định cả tánh không. Đây là phương cách nhận định quan trọng về tánh không. Sự phán xét 
các pháp là tương đối, không thật có thể như một quan điểm; khi các pháp bị phủ nhận, bản thân sự 
phủ nhận không thể bị phủ nhận. Phủ nhận chính tự thân nó là một tương đối, không thật như sự phủ 
nhận. Thứ năm là bản chất không thật của Đại Không. Chúng ta có thể nói rằng không chỉ là sự mô 
phỏng, khái niệm của chúng ta về không là tương đối đối với sự phân biệt các hướng đông, tây, vân 
vân, và tất cả các pháp trong các hướng đó. Tánh không là trống không như đại không bởi vì nó trống 
rỗng vô tận. Thứ sáu là bản chất không thật của Chân không hoặc Tánh không của Chân đế. Bởi bản 
chất không thật của Chân không nghĩa là bản chất không thật của Niết Bàn, vì không có thực thể của 
một thực tại riêng biệt nào. Thứ bảy là bản chất không thật của các pháp hữu vi hoặc tánh không của 
tục đế. Các pháp hữu vi là không thật và không có gì bên trong, không phải thường hằng, cũng không 
phải ngắn ngủi. Thứ tám là bản chất không thật của các pháp vô vi. Các pháp vô vi chỉ có thể nhận 
được trong sự ngược lại với các pháp hữu vi; nó không được sanh ra cũng không bị hủy diệt bởi bất cứ 
hoạt động nào của chúng ta. Thứ chín là bản chất không thật của sự Vô Hạn. Loại tánh không nầy liên 
quan đến nhận thức của chúng ta về sự giới hạn và vô hạn. T.R.V Murti nói rằng thấy rõ hai cực đoan 
nầy hoặc chấm dứt thuyết sinh tổn và hủy diệt là chúng ta đang đi trên con đường Trung Đạo và do đó 
Trung đạo hoặc Vô hạn có thể chứng minh bản chất của chính nó. Sự Vô hạn nghĩa là không có gì 
trong chính nó. Trung đạo cũng không có vị trí mà chỉ là sự giả danh. Thứ mười là bản chất không thật 
của Vô thủy và Vô chung. Loại tánh không nầy giống nhau trong tánh cách. Nó ứng dụng sự phân biệt 
của thời gian chẳng hạn, khởi thủy, chính giữa, và chung cuộc. Những tánh cách nầy là khách thể. 
Chúng ta có thể nói rằng không có gì cố định vào lúc khởi thủy, chính giữa và chung cuộc cả. Thời 
gian như trôi chảy lẫn vào nhau. Vì vậy, phủ nhận khởi thủy thì chung cuộc cũng thành vọng tưởng và 
chúng được nhận biết như là tương đối hoặc không thật. Thứ mười một là bản chất không thật của sự 
Không Phú Nhận. Khi chúng ta phủ nhận bất cứ pháp nào như không biện hộ được, pháp khác được 
giữ lại tiếp theo như không thể phủ nhận, không thể từ chối, đó là tư tưởng. Thứ mười hai là bản chất 
không thật của Tự Tánh. Tất cả các pháp tổn tại trong chính nó. Không ai tạo chúng hoặc tình cờ hoặc 
làm hại chúng. Tất cả các pháp bản thân chúng là trống rỗng, không có tự tính. Thứ mười ba là bản 
chất không thật của tất cả các Pháp. Loại tánh không nầy diễn tả lại bản chất của các pháp là không 
có thực tại, vì không có thực tại nên hiện tượng các pháp không thật. Thứ mười bốn là bản chất không 
thật của các Tướng. Phật giáo nguyên thủy đã nỗ lực đưa ra một định nghĩa chính xác về thực thể như 
là Tánh không thể lãnh hội được của sắc pháp và thức. Như vậy sắc và các thực thể khác không có 
thuộc tánh tất yếu của chúng. Tất cả những định nghĩa có tính chất của một danh hiệu trong sự phân 
loại nói chung và vì vậy chỉ là khái niệm trong chữ nghĩa. Thứ mười lăm là bản chất không thật của 
Quá khứ, Hiện tại và Vị lai. Bản chất không thật hoặc tánh cách thuần danh tự của quá khứ, hiện tại 
và vị lai có thể chứng minh được bằng cách quan sát tự thân quá khứ không có hiện tại cũng như tương 
lai và ngược lại; và không có những liên quan đến những nhận thức của quá khứ... không có khởi lên. 
Thứ mười sáu là bản chất không thật của Vô Pháp Hữu Pháp. Tất cả những yếu tố của hiện hữu hiện 
tượng là tùy thuộc duyên khởi lẫn nhau và chúng không có bản chất của chính chúng. Thứ mười bảy là 
bản chất không thật của Hữu Không. Năm chấp thủ: khổ, nhân, giới, niệm, và sanh không tượng trưng 
cho bất cứ thực tại khách thể nào, sự kết hợp của chúng là không có thực thể, chúng chỉ như một nhóm 
tạm sanh khởi do nhân duyên. Điều nầy cho thấy sự tương ứng với những từ và khái niệm mà không 
có thực thể. Thứ mười tám là bản chất không thật của Phi Vô Hữu. Nhận biết tuyệt đối như sự vắng 
mặt của năm chấp thủ cũng không thật. Không là một trong các pháp vô vi được định nghĩa như không 
chướng ngại. Điều nầy được xác định chắc chắn do sự vắng mặt của các tính cách tích cực. Cũng 
giống như vậy, Niết Bàn là một pháp vô vi. Thứ mười chín là bản chất không thật của Hữu Pháp 
Không. Loại tánh không nầy không nhấn mạnh bản chất thực tại như cái gì đó hiện diện trong pháp là 
không. “Svabhava” là biện chứng của Hữu Pháp Không. Thứ hai mươi là bản chất không thật của Đệ 


2418 


Nhất Hữu Không. Loại tánh không nầy có những yếu tố bên ngoài như nhân tố hoặc điều kiện để 
đóng bất cứ vai trò nào trong việc tạo thành thực thể—Twenty natures (types of Sunyata) of the void 
1n the Commentary of Abhisamayalamakara-loka. The unreality of internal elements of existence. The 
first mode applies to physical facts, states such as feeling, volition, etc. Their nature 1s not described 
either as changing (akutastha) or totally undestroyable (avinasi); that 1s neither real nor unreal. This 
consfitutes their Sunyata relatively or unrelatively. The second mode 1s the unreality of external 
obJects. This relates to external forms because all forms can be external only. The external form 1s 
taken In shape of sense organs such as eye, nose, etc. This is known as the Unreality of External 
ObjJects. The third mode 1s the Unreality of both together as In the sense organs or the body. Since all 
the dharmas are unreal and the basis of all the dharmas 1s also unreal, their knowledge of dharmas and 
bases 1s also unreal. The fourth mode 1s the Unreality of the knowledge of Unreality. This 1s an 
1mportant mode of Sunyata. The criticism that everything 1s relative, unreal may be thought to stand 
out as a view; when all things are rejected, the reJection 1tself could not be reJected. This reJection 
1{self 1s as relafive, unreal as the rejected. The fifth mode is the Unreality of the Great Space. Hence 
we can say that space 1s notional, our conception of 1t 1s relative to this distinction of directions east, 
west, eftc, and also to the things resident in them. The Sunyata of space 1s termed as Great Space 
because 1t has infinite expanse. The sixth mode 1s the Unreality of the Ultimate Reality. By the 
Unreality of the Ultimate Reality 1s meant the unreality of Nirvana as a separate reality. The seventh 
mode 1s the Unreality of the Conditioned. This unreal and 1t 1s nothing 1n 1fself, 1t 1s neither permanent 
nor nonemergent. The eighth mode 1s the Unreality of the Unconditioned. The Unconditioned can only 
be conceived 1n contradiction to the conditioned; 1t 1s neither brought out into being nor destroyed by 
any activity Of ours. The ninth mode 1s the Unreality of Limitless. This mode of Sunyata 1s with 
reference to our consciousness of the Limit and the Limitless. With regard to this unreality, T.R.V 
Murti says that 1t might be thought that steering clear of the two extremes or ends of Existentialism and 
Nihilism, we are relying on a middle line of demarcation and that thereby the Middle or the Limitless 
1s nothing 1n 1tself; the Middle position 1s no position at all, but a review of positions. The tenth mode 1s 
the Unreality of that which 1s Beginningless and Endless. This mode of Sunyata 1s similar in character. 
lt applies to distinctions 1n time such as beginning, the middle and the end. These distinctions are 
subJective. We can say that nothing stands out rigidly on the beginning, the middle and the end, the 
times flow into each other. Consequent on the reJection of the beginning, etc, the beginningless tfoo 
turns out to be notional; and 1t should be recognized as relative or unreal on the account. The eleventh 
mode 1s the Unreality of Undeniable. When we reJect anything as untenable, something else 1s kept 
aside as unreJectable, the undeniable, it might be thought. The twelfth mode 1s the Unreality of the 
Ultmate Essence. All the things exist in themselves. Nobody causes them either to happen or to 
destroy them. The things are in themselves void, lack essential character of their own. There 1s no 
change In our notions not 1n real. The thirteenth mode 1s the Unreality of All Elements. This mode of 
Sunyata only reiterates that all modes of being, phenomenal and noumenal lack essential reality and so 
are unreal. The fourteenth mode 1s the Unreality of All Definitions. In early Buddhism an attempt had 
been made to gIve a precise definiftion of entifies, e.g., the impenetrability of matter, and apprehension 
of object of consciousness. This brings home to us that matter and other entities lack the essence 
attributed to them. All definmition 1s of the nature of a distinction within general class and 1s therefore 
nominal 1n character. The fifteenth mode 1s the Unreality of the Past, the Present and the Future. The 
unreality or the purely nominal character of the past, the present and the future 1s demonstrable by the 
consideration that in the past 1tself there 1s no present and the future and the vice versa; and yet 
without such relating the consciousness of the past, etc, does not arise. The sixteenth mode 1s the 
Unreality of Relation or Combination conceived as non-ens (non-empirical). All the elements of the 
phenomenal existence are dependent on each other and they are dependent, and they have no nature 
of their own. The seventeenth mode 1s the Unreality of the Positive Constituents of Empirical 


2419 


ExiIstence. The five upadana skandhas, 1.e., duhkha, samudaya, loka, drsti and bhava do not stand for 
any objective reality, their collection 1s a non-enfify, as 1t 1s a ørouping subJectively imposed upon 
them. This shows that corresponding to words and concepts there 1s no enfity. The eighteenth mode 1s 
the Unreality of the Non-empirical. The Unconditioned conceived as the absence of the five øroups 1s 
also unreal. Space, one of the unconditioned 1s defined as non-obstruction. This 1s determined solely by 
the absence of the positive characters. The same 1s the case with Nirvana, another uncondtioned. The 
nineteenth mode is the Unreality of the Self-being. This mode of Sunyata emphasizes the nature of 
reality as something existing In 1tself. It may be stated that “svabhava” 1s here dialectically Justaposed 
to Sunyata. The twentieth mode 1s the Unreality of Dependent Being. In this case also no external 
factor like the agent or his instruments play any part in making up 1s realIty. 


DCCCXLIV.Trang Tông Đắc Bảo—Emperor T'ang Zhuang-Ts 'ung Obtfained a Precious Pearl 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, Vua Đường Trang Tông nói với Thiền sư 
Hưng Hóa Tổn Tương: "Trẫm thu phục nhân tâm xứ Đại Lương, được một viên minh châu vô giá, tới 
giờ chưa có người trả giá." Sư Hưng Hóa nói: "Xin Bệ hạ cho lão Tăng xem hạt châu này!" Vua Trang 
Tông im lặng mở khăn bịt đầu. Sư Hưng Hóa liền nói: "Vật báu của Bệ hạ ai dám trả giá!"— 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XI, one day, 
the emperor Tang Zhuang-Ts°ung told Zen master Hsing-hua: "IÏ won over the people of Ta Liang and 
got an Iinvaluable precious pearl, but so far nobody has yet bargains." Hsing-hua said, "Your MaJjesty, 
would you please let this old monk see 1t!" Emperor Trang Zhuang-Tstung silently opened his kerchief. 
Hsing-hua immediately said, "Your MaJesty, nobody dare to bargain your invaluable precious pearl!” 


DCCCXLV.Trần Nhân Tông Và Tuệ Trung Thượng Sĩ— Tran Nhan Tong and Tue Trung Thuong Sỉ 
Lúc thiếu thời Trần Nhân Tông được vua cha cho theo học thiển với Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngày 
nọ Ngài hỏi Thầy về bổn phận của một người tu thiển. Tuệ Trung đáp: “Phản quang tự kỷ bổn phận 
sự, bất tùng tha đắc.” Có nghĩa là hãy soi lại chính mình là phận sự gốc, chứ không từ bên ngoài mà 
được —When he was young, his father sent him to practice Zen with Zen Master Tuệ Trung Thượng Sĩ. 
One day he asked his Master about the obligation of a Zen practiioner. Tuệ Trung responded: 
“Looking Iinward to shine up onese]lf 1s the main duty, not following anything outward.” 


DCCCXLVI.Trần Thái Tông: Tran Thai Tong 
1) Chẳng Kể Tăng Tục, Chỉ Cốt Nhận Được Bản Tâm—A Lay Person or a Monk, All You Need Is 
to Realize the Original Mind 

Trong “Phổ Khuyến Phát Bồ Đề Tâm', Thái Tông (1218-1277) đã dạy: “Hoặc hữu mai đầu khiết phạn 
nhi không quá nhất sinh; hoặc hữu thác lộ tu hành nhi bất tỉnh giá ý. Khởi thức Bồ Đề giác tính cá cá 
viên thành; tranh tri Bát nhã thiện căn nhân nhân cụ túc. Mạc vấn đại ẩn tiểu ẩn, hư biệt tại gia xuất 
gia. Bát câu Tăng tục nhi chỉ yếu biện tâm, bản vô nam nữ hà tu trước tướng. Vị minh nhân vọng phân 
tam giáo, liễu đắc để đồng ngộ nhất tâm: nhược năng phản chiếu hồi quang, giai đắc kiến tánh thành 
Phật.” (Hoặc có người vùi đầu trong ăn uống, qua mất một đời. Hoặc có người trên đường tu hành lầm 
lẫn, mà không thứ tỉnh. Đâu biết tánh giác Bồ đề mỗi mỗi viên thành, nào hay căn lành Bát nhã người 
người đầy đủ. Chớ luận đại ẩn tiểu ẩn, thôi phân tại gia xuất gia. Chẳng kể người Tăng kẻ tục, chỉ cốt 
nhận được bản tâm. Vốn không có nam nữ, đâu cần chấp tướng. Người chưa rõ dối chia tam giáo, liễu 
được rồi đồng ngộ nhất tâm. Nếu hay phản chiếu hồi quang, đều được kiến tánh thành Phật). Thật 
vậy, bản tâm là nguồn của mọi hiện tượng. Nguyên tâm tròn đầy, bao trùm khắp mười phương. Đây là 
cái tâm nguyên thủy không phân biệt đối đãi. Có thể nói tự tánh là cái biết của chính mình, nó không 
chỉ là hiện hữu mà còn là thông hiểu nữa. Chúng ta có thể nói nó hiện hữu vì nó biết, biết là hiện hữu 
và hiện hữu là biết. Đó là điều Huệ Năng muốn nói khi Ngài tuyên bố: “Chính trong bổn tánh có cái 
trí Bát Nhã và do đó là cái trí của mình. Bản tánh tự phản chiếu trong chính nó và sự tự chiếu này 


2420 


không thể diễn đạt bằng ngôn từ. Hành giả phải thấy như vậy một cách rõ ràng để đừng mơ mộng hay 
suy nghĩ không thực tế nữa. Hãy quay vào bên trong chính mình mà tự phản chiếu và tự tu tập——In the 
“Universal Encouragement of Awake the Thought of Enlightenment”, he taught: “Some people enJoy 
eating and drinking, and waste their life away. Some practice the Way incorrectly, and cannot attain 
enlightenment. They dont know that in everyone the Bodhi Mind 1s already perfect, and the virtuous 
Prajna 1s already complete. Despite being a small hermit or a great hermit ; a lay person or a monk, 
you wIÏll attain enliphtenmernt 1Ÿ you realize the original mind. That mind 1s originally not male nor 
female, so you do not need to cling to the appearance. Those who do not understand falsely turn 1nto 
three teachings; those who already understand know that they have realized the same one mind: 
constantly reflecting inwardly will all see the self-nature and become buddhas.” As a matter of fact, 
the original mind 1s the source of all phenomena, the mind which 1s in all things. This 1s the primal 
mind behind all things. Self-nature 1s self-knowledge; 1t is not mere being but knowing. We can say 
that because of knowing 1(seTf, 1t is; knowing as being, and being 1s knowing. This 1s the meaning of the 
sfatement made by Hui-Neng that: “In original nature 1tself, there 1s Prajna knowledge, and because of 
this self-knowledge. Nature reflects 1tself in 1tself, which 1s self-illumination not to be expressed 1n 
words. Zen practitioners should see this clearly, so that we don't dream or think unpractically. Let's 
turn inwardly to reflect and to practice ourselves. 


2) Trần Thái Tông: Giới Định Huệ— Disciplines-Meditation-Wisdom 

Thái Tông (1218-1277) thường nhắc nhở tứ chúng: “Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi khi làm bất cứ 
việc gì chúng ta đều phải tự đặt cho mình những mục tiêu cho hành động của mình. Trong tu tập thiển 
quán cũng vậy, chúng ta cũng phải đặt ra mục tiêu để đạt đến, nhưng không tham cầu đạt đến đến độ 
quên đi mình là người Phật từ. Trong thiển quán, có ba mục tiêu nổi bật hơn cả cho bất cứ người Phật 
tử nào, đó là giới-định-tuệ. “Giới-Định-Tuệ” là ba phần học của hàng vô lậu, hay của hạng người đã 
dứt được luân hồi sanh tử. Nếu chúng ta không trì giới thì chúng ta có thể tiếp tục gây tội tạo nghiệp; 
thiếu định lực chúng ta không có khả năng tu đạo; và kết quả chẳng những chúng ta không có trí huệ, 
mà chúng ta còn trở nên ngu độn hơn. Vì vậy người tu Phật nào cũng phải có tam vô lậu học này. Giới 
luật giúp thân không làm ác, định giúp lắng đọng những xáo trộn tâm linh, và huệ giúp loại trừ ảo 
tưởng và chứng được chân lý. Nếu không có giới hạnh thanh tịnh sẽ không thể đình chỉ sự loạn động 
của tư tưởng; nếu không đình chỉ sự loạn động của tư tưởng sẽ không có sự thành tựu của tuệ giác. Sự 
thành tựu của tuệ giác có nghĩa là sự viên mãn của tri thức và trí tuệ, tức giác ngộ trọn vẹn. Đó là kết 
quả của chuỗi tự tạo và lý tưởng của đời sống tự tác chủ. Đương nhiên, Giới Định Huệ rất cần thiết 
cho Phật tử. Nhưng sau Đức Phật, Tam Học dân dần bị chia thành ba đề tài riêng rẻ: những người tuân 
giữ giới luật trở thành những Luật sư; các hành giả tham thiển nhập định trở thành những Thiên sư; 
những người tu Bát Nhã (tu huệ) trở thành những triết gia hay những nhà biện chứng. Nói tóm lại, 
phàm tất cả người tu hành đều do hai việc: chán sanh tử; bỏ cha mẹ, vợ con. Các người xuất gia cầu 
đạo; phụng thờ đức Phật làm thầy. Các người noi theo đường tắt của chư Phật, chỉ có kinh mà thôi. 
Song trong kinh nói ra, duy giới, định, tuệ. Luận giải thoát nói: “Giới, định, tuệ gọi là đạo giải thoát.” 
Giới là nghĩa oia nghỉ; định là nghĩa chẳng loạn; tuệ là nghĩa giác tri”—He always reminded his 
disciples: “Whenever we do anything In our daily life, we always set ourselves a goal which gives to 
Our actIvifies. In meditation practices, we also set goals for our cultivation, but we do not greed for the 
results and forget we are Buddhists. In meditation practices, there are three stand-out goals for any 
Buddhist; they are: precepts, concentration, and wisdom. “Disciphines-Meditation-WIsdom” 1s a 
threefold traimng, or three studies or endeavors of the non-outflow, or those who have passionless life 
and escape from transmigration. If we do not hold the precepts, we can continue to commit offenses 
and create more karma; lacking trance power, we will not be able to accomplish cultivation of the 
Way; and as a result, we will not only have no wisdom, but we also may become more dull. Thus, 
every Buddhist cultivator (practitioner) must have these three non-oufflow studies. Discipline wards off 


2421 


bodily evil, meditation calms mental disturbance, and wisdom gets rid of delusion and proves the truth. 
Without purity of conduct there will be no calm equipoise of thought; without the calm equIpoIse of 
thought there will be no completion of insight. The completion of 1nsight (praJna) means the perfection 
of intellect and wisdom, 1.e., perfect enlightenmert. It 1s the result of self-creation and the ideal of the 
self-creating life. Obviously, all these three are needed for any Buddhist. But after the Buddha, as time 
went on, the Triple Discipline was split into three 1ndividual items of study. The observers of the rules 
of morality became teachers of the Vinaya; the yogins of meditaton were absorbed in various 
samadhis and became Zen Masters; those who pursued PraJna became philosophers or dialectriclans. 
In short, you all become monks and nuns because you are tired of bírth and death; leaving parents, 
wIves and husbands and children. You depart home to seek the Way and revere the Buddha as the holy 
teacher. You follow the shortcut path of Buddhas by taking teachings from the sutras. Nevertheless, 
sutras teach only the three studies of discipline, concentration and wisdom. The Commentary on 
Liberation says: “The practice of discipline, concentration and wisdom 1s called the Way of Liberation.” 
Discipline means to abide 1n noble postures; concentration means to be undisturbed; wisdom means to 
be enlightened.” 


3) Trần Thái Tông: Muốn Đi Phải Dùng Xe, Muốn Rửa Sạch Thân Tâm Phải Tu Hành Sám 
Hỗối — To Move on the Road, One Needs UHHze a Wagon; to Cleanse the Body and Mind, One 
Practice Repentance 

Thái Tông (1218-1277) cũng viết nên quyển “Nghi Thức Lục Thời Sám Hối” cho người tu tập. Đến 

năm 1258, ông nhường ngôi lại cho con là vua Thánh Tông với lời khuyên như sau: “Nhà chính trị phải 

luôn mang giáo lý đạo Phật vào xã hội.” Trong Khóa Hư Lục, vua Trần Thái Tông đã dạy rằng mọi 
người đều phải nên hành trì ngũ giới và sám hối tội chướng. Trong Khóa Hư Lục, ông đã viết: “Muốn 

di chuyển thoải mái trên đường bộ hay đường sông, người ta phải dùng toa xe hay thuyền đò. Muốn 

rữa sạch thân tâm, người ta phải luôn tu hành sám hối như Kinh đã dạy, dù mặc áo dơ đến cả trăm 

năm, mà chỉ cần giặt một ngày là áo sạch. Cũng như vậy, dù người ta chịu khổ vì ác nghiệp chồng 
chất hàng trăm ngàn kiếp, chỉ với một lần thực dạ sám hối, tội chướng có thể được rửa sạch trong một 
giờ hay một ngày.”—He also wrote a “Guide to S1x Times of Repentance” with all rituals for everyone 
to practice. In 1258, the king stepped down and reliquished the throne to his son Thánh Tông with one 
advice: “A politician should always bring Buddhism to soclety.” In the Book of Emptiness, the king 
explained why one should observe five precepts and cultivation of repentance. He emphasized the 
1mportance of repentance 1n His Book of Emptiness as follows: “lo move conveniently on the road or 
along the river, one needs utilize a wagon or a boat. To effectively cleanse the body and mind, one 
must exercise repentance. As said the sutra, “[hough a dress be dirty for hundreds of years, 1f 

cleansed, it would be clean within one day. Similarly, 1ƒ one suffers a bad karma accumulated over a 

hundred or thousand lifetimes, with earnest repentance one could clear up within an hour or a day.” 


4) Trần Thái Tông: Niêm Hoa Vi Tiếu— Smiling and Twirling a Flower Between the Fingers 
Đức Thế Tôn cầm cành hoa đưa lên trước đại chúng. Mặt của Ma Ha Ca Diếp rạng rỡ và ông ta mỉm 
cười. Vua Trần Thái Tông đã làm bài tụng như sau: 
“Thế Tôn niêm khởi nhất chỉ hoa 
Ca Diếp kim triêu đắc đaó gia 
Nhược vị thử vi truyền pháp yếu 
Bắc viên thích Việt lộ ưng xa.” 
The World-Honored One holds up a flower to the assembly. Mahakasyapa's face 1s transformed, and 
he smiles. King Tran Thai Tong made a verse as follows: 
“While looking at the flower 
That the World-Honored One raised In his hand, 


2422 


Mahkasyapa found himself suddenly at home. 

To call that transmission of the essential Dhatma' 
ls to say that, for him alone, 

The chriot shaft 1s adequate transport.” 


5) Trần Thái Tông Và Thiền Sư Viên Chứng— Trần Thái Tông and Zen Master Vien Chung 

Ông sanh năm 1218, là vị vua đâu đời nhà Trần. Ông lớn lên trong truyền thống văn hóa Phật Giáo. 
Lúc còn là ấu chúa, tâm ông vô cùng sầu thẩm vì đã từng chứng kiến cảnh Quân Sư Trần Thủ Độ, để 
củng cố chế độ mới, đã thẳng tay tàn sát không gớm tay những đối thủ chính trị, kể cả những người bà 
con bên phía vợ của vua (nhà họ Lý). Vào năm hai mươi tuổi, một lần nữa Trần Thủ Độ bắt ép ông 
phế bỏ Lý Chiêu Hoàng vì bà nầy không sanh đẻ được, rồi bắt ông lấy chị dâu (vợ của Trần Liễu). 
Một ngày năm 1238, ông rời bỏ cung điện để đến chùa Hoa Yên trên núi Yên Tử xin tu. Thiền Sư 
Viên Chứng, đang trụ trì tại đây bèn nói: “Lão Tăng ở lâu nơi sơn dã, chỉ còn da bọc xương, cuộc sống 
giản đơn và tâm hồn tự tại như chòm mây nổi. Còn Bệ Hạ là một đấng quân vương, chẳng hay Ngài 
bỏ ngôi nhân chủ, đến tệ am nơi hoang dã nầy để làm gì?” Vua đáp: “Trẩm còn thơ ấu đã vội mất 
song thân, bơ vơ đứng trên sĩ dân, không chỗ nương tựa. Lại nghĩ sự nghiệp các bậc đế vương đời trước 
thịnh suy không thường, cho nên Trẩm đến núi nầy chỉ cầu làm Phật, chớ không cầu gì khác.” Vì lòng 
từ bi mà Thầy nói: “Nếu tâm mình tỉnh lặng, không bị dính mắc, thì tức khắc thành Phật, không nhọc 
tìm cầu bên ngoài. Ngày hôm sau, Thủ Độ và đoàn tùy tùng đến thỉnh nhà vua hôi cung. Vua lại quay 
sang Thiển Sư Viên Chứng khẩn khoản khuyên lơn. Sư đáp: Phàm làm đấng quân vương, phải lấy ý 
muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình; lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn 
đón Bệ Hạ trở về, bệ hạ không về sao được? Ta chỉ mong sao Bệ hạ đừng quên lãng việc nghiên cứu 
kinh điển. Vua không còn cách nào khác hơn là quay về tiếp tục trị dân. Năm 1257, khi quân Mông Cổ 
xâm lăng nước ta lần thứ nhất, đích thân nhà vua thân chinh dẹp giặc. Tuy nhiên, sau khi đuổi xong 
quân Mông Cổ, ông nhận thấy hàng vạn người đã bị sát hại, ông bèn tu tập sám hối lục thời (mỗi ngày 
sáu thời sám hối)—He was born in 1218, was enthroned as the first king of the Trần Dynasty. He grew 
up In the Buddhist culture. As the child-king, he was deeply sorrow when he witnessed his uncle as 
well as his chief political advisor, Trần Thủ Độ, conducted a total massacre towards all political 
opponents, including the king”s in-law, in order to consolidate the new dynasty. When he was twenty 
years old, his uncle, Thủ Độ, once again ordered him to degrade Lý Chiêu Hoàng because she could 
not conceive, to remarry his sister-in-law Thuận Thiên who was marrying and pregnant with his elder 
brother Trần Liễu. He was so disappointed. One night in 1238, he fled the palace to the Hoa Yên 
temple on Mount Yên Tử. Zen Master Viên Chứng, the abbot of the temple, asked the king of what he 
was loking for by saying: “As an old monk living too long 1n this wild mountain, I am bony and skinny, 
my life is simple and my mind 1s peaceful as a piece of cloud floating with the wind. And Your 
Majesty, as a king deserting the throne and coming to this poor temple 1n the wilderness, what 1s your 
expectation?” The king replied: “As young age, my both parents were passed away. m now so lonely 
of being above of the people, without places for refuge. Also thinking of the past that no kingdom 
remains as long as expected. Ƒ'd like to come here and practice to become a Buddha rather than 
anything else.” With compassion, the master adised: “There 1s no Buddha in this mounfain. Buddha 1s 
only existed in oneˆs mind.” If the mind 1s calm and free of bondage, wisdom will display, and that 1s 
the true Buddha. Whe Your MaJesty realizes 1t, you re a Buddha immediately. Don”t waste your time 
and energy of looking for it from the outside world.” The next day, Thủ Độ and his entouraøge came up 
and requested that the MaJesty return to the throne. The king again turned to the master for advise. The 
master replied: “Generally, being a sovereign, one must consider people”s wishes as his, as well 
people”s mind as his. Now the people request Your MaJesty return, you can”t repsonde negatively. My 
only wish that Your Majesty continue to study the Buddha teaching.” The King had no cholce but 
returned to his throne. In 1257, the king led his armed forces to fight against and defeated the invasive 


2423 


Mongolian. After the ar, he realized that tens of thousands of lives of the enemy had been annihilated, 
thus he consistently practiced “Repentance six times a day.” 


DCCCXLVII.Trần Thánh Tông Và Thiền Định— Tran Thanh Tong and Meditation 

Ngài sanh năm 1240, con vua Thái Tổ nhà Trần là Trần Thái Tông. Lên ngôi vua năm 1258. Ngài theo 
học Thiển với Đại Đăng, vị Quốc Sư dưới thời vua cha của ngài. Vua Thánh Tông (1240-1290) là 
người đã thông đạt và giác ngộ lý thiển ngay từ khi ngài còn là quân vương, chứ ngài không tìm nơi 
non cao rừng vắng, mà ngự tại triều đình vẫn ngộ đạo. Trong Thánh Đăng Lục, ngài đã nói: “Sau ba 
mươi năm đập ngói, dùi rùa, đổ mồ hôi xót con mắt để tập thiển; một khi thấu vỡ gương mặt thật, mới 
biết lỗ mũi xưa nay mất hết một bên.” Qua đó chúng ta thấy Vua Thánh Tông cũng như nhiều vị 
Thiển sư khác, sau ba mươi năm với đủ cách tu tập, kể cả việc đập ngói hay vùi mai rùa để cố tìm ra 
Phật tánh, nhưng khi chứng ngộ, ngài mới thấy mình đã mất đi một bên mũi. Vua Thánh Tông nói về 
Thiền như sau: “Thiển là dụng của chân tâm tỉnh tỉnh lặng lặng, không đi không đến, không thêm 
không bớt, dù lớn hay dù nhỏ, nó thích hợp với mọi nơi, mọi người, dù bạn hay dù thù. Thiền có thể 
động như mây, tĩnh như tường bích; nó có thể nhẹ như lông, hay nặng như đá; nó có thể phơi bày lô lộ 
hay ẩn kín không dấu vết. Quả thật, theo vua Thánh Tông, thì tu thiển không trở ngại mọi công tác ở 
thế gian, như vậy có ai mà không tu được. Đây là một bằng chứng Thiền Học đời Trần rất tích cực— 
He was born in 1240 A.D., son of the first King of the Tran Dynasty, King Trần Thái Tông. He studied 
Zen with Zen Master Đại Đăng, who was the National Teacher under his father. King Thánh Tông 
penetrated the essence of Zen doctrine and enlightened while he was still a king. He needed not travel 
fo a remote area on a mountain or in the Jungle to practice Zen. In the Kingˆs Book of Records, he said: 
“After thirty years of breaking tiles and drilling tortoise, being perspired for many I1nstance of Zen 
practicing; once penetrated and realized the original face, the two nostrils in the past suddenly lost 
one.” Through this, we see that the king as well as some other Zen practitioners 1n the past, had tried 
all possible ways Including breaking tiles and drilling turtle shells in order to seek the Buddha nature. 
However, after the penetration of the Way, only one nostril was left. Regarding the meditation, King 
Thanh Tông said in his King ”s Book of Records: “The mamifestation of the true mind 1s always calm 
and qulet. Ït is not going or coming; not increasing or diminsihing. It fits everywhere no matter how 
large or small. It satisfles everyone, friend or foe. It might move on as fast as a piece of cloud, or stand 
sữll as solid as a wall. It can be as light as a feather, or as heavy as a chunk of rock. lIt may display 
1(self completely, or conceal itself without leaving a trace. To the king, apparently, the practice of 
meditation does not interfere with any activiies in daily life. To the contrary, 1t helps people 
accomplish therr duties and fulfill their lives in a much better way. 


DCCCXLVIII Trần Tháo: Ch'en Ts'ao 

1) Đăng Lâu —Ìn a Tower 

Một hôm, khi quan Thượng Thư Trần Tháo ở trên tháp cùng với một vài viên quan, họ thấy vài vị 
Tăng đang tiến tới. Một viên quan nói: “Những vị Tăng đang đi đến tất cả đều là Thiển Tăng.” Trần 
Tháo nói: “Không thế đâu.” Vị quan hỏi: “Lầm sao đại quan biết?” Trần Tháo nói: “Đợ đến khi họ 
đến gần rồi ta sẽ kiểm họ cho ông thấy.” Khi những vị Tăng đã đến tháp, bất thình lình Trần Tháo gọi 
lớn: “Chư vị Thượng Tọa!” Tất cả các vị Tăng đều nhìn lên. Trần Tháo hỏi viên quan: “Bây giờ thì 
ông đã tin ta rồi chứ?”—One day, when the High-Rank Mandarin Chen Tsao was in a tower with 
some officials they saw several monks approaching. An official said, “Those monks who are coming 
are all Zen monks.” Chen Ts'ao said, “TPhats not so.” The official asked, “How do you know?” Chien 
Tsao said, “Wait ti theyre closer and LII check them out for you.” When the monks reached the 
tower, Chen Tslao suddenly called out, “Venerable monks†” The monks all looked up. Chen Tsiao 
asked the officials, “Now do you believe me?” 


2424 


2) Trần Tháo Độc Nhãn— Ch'en Ts'ao's Just One Eye 

Thí dụ thứ 33 của Bích Nham Lục. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, Thượng thư Trần 
Tháo đến tham vấn Từ Phước, một vị Thiển sư Trung Hoa vào giữa thế kỷ thứ chín và thứ mười. Từ 
Phước thấy lại, liền vẽ một vòng tròn. Trần Tháo nói: "Đệ tử lại thế ấy, sớm đã chẳng được tiện, 
huống là lại vẽ một vòng tròn." Từ Phước liền đóng cửa phương trượng. Tuyết Đậu nói Trần Tháo chỉ 
đủ một con mắt. Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Thượng thư Trần Tháo cùng Bùi Hưu, Lý Cao 
là đồng thời. Thấy Tăng đến, ông trước thỉnh thọ trai, kế cúng ba trăm tiền, sau khám biện. Một hôm 
Vân Môn đến tham kiến nhau, ông hỏi: "Sách Nho thì chẳng hỏi, tam thừa mười hai phần giáo tự có 
tọa chủ, thế nào là việc hành cước trong nhà Thiền?" Vân Môn hỏi: "Thượng thư từng hỏi bao nhiêu 
người rồi?" Trần Tháo nói: "Chính nay hỏi Thượng Tọa." Vân Môn bảo: "Chính nay hãy gác lại, thế 
nào là giáo ý?" Trần Tháo nói: "Quyển vàng trục đỏ." Vân Môn bảo: "Cái nầy là văn tự ngữ ngôn, thế 
nào là giáo ý?" Trần Tháo nói: "Miệng muốn bàn mà lời mất, tâm muốn duyên mà lự quên." Vân 
Môn bảo: "Miệng muốn bàn mà lời mất là đối hữu ngôn, tâm muốn duyên mà lự quên là đối vọng 
tưởng, thế nào là giáo ý?" Trần Tháo không nói được lời nào nữa. Vân Môn hỏi: "Nghe nói Thượng 
thư xem kinh Pháp Hoa phải chăng?" Trần Tháo Nói: "Phải." Vân Môn bảo: "Trong kinh nói 'Tất cả trị 
sanh sản nghiệp đều cùng thật tướng chẳng trái nhau,' hãy nói phi phi tưởng Thiên hiện nay có bao 
nhiêu người thối vị?" Trần Tháo lại không nói được lời nào nữa. Vân Môn bảo: "Thượng thư chớ có 
thô xuất, thiển Tăng ném hết tam kinh ngũ luận vào tùng lâm mười năm hai mươi năm còn chưa được 
øì, Thượng thư lại làm sao được hội?” Trân Tháo lễ bái rồi nói: "Tôi tội lỗi." Lại một hôm, Trần Tháo 
cùng quan liêu lên lầu, trông thấy một số Tăng đi đến. Một vị quan nói: "Đến đó đều là thiển Tăng." 
Trần Tháo bảo: "Chẳng phải." Vị quan hỏi: "Sao biết chẳng phải?" Trần Tháo bảo: "Đợi đến gần vì 
ông khám phá." Chúng Tăng đến trước lầu, Trần Tháo gọi to: "Thượng Tọa!" Chúng Tăng ngước đầu 
nhìn. Trân Tháo bảo quan liêu: "Tôi nói mà chẳng tin." Chỉ có một mình Vân Môn, ông khám phá 
chẳng được, vì kia đã tham kiến Mục Châu rồi. Một hôm, ông đến tham kiến Từ Phước. Từ Phước thấy 
ông lại, liền vẽ một vòng tròn. Từ Phước là tôn túc dưới dòng Qui Ngưỡng, bình thường thích lấy cảnh 
tiếp người, thấy Trần Tháo liền vẽ một vòng tròn. Đâu ngờ Trần Tháo là hàng tác gia chẳng bị người 
lừa, khéo tự kiểm điểm nói, đệ tử đến thế ấy, sớm đã chẳng tiện, đâu kham lại vẽ một vòng tròn. Tư 
Phước đóng cửa phương trượng. Loại công án này gọi là "Trong lời biện đích, trong câu tàng cơ." 
Tuyết Đậu nói: "Trần Tháo đủ một con mắt." Tuyết Đậu đáng gọi là có con mắt trên đỉnh. Hãy nói ý 
tại chỗ nào? Cũng khéo cho một vòng tròn. Nếu thảy thế ấy thì nhà Thiền làm sao vì người? Tôi thử 
hỏi ông, khi ấy nếu các ông là Trần Tháo nên thốt ra những lời gì để khỏi bị Tuyết Đậu nói chỉ đủ một 
con mắt?—Example 33 of the Pi-Yen-Lu. According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XII, Chen Tsao, ministry president, went to see Tzu Eu, a Chinese Zen 
master in the 9th-I0th century. When Tzu Eu saw him coming, he Iimmediately drew a circle. Tsiao 
said, "My coming here like this has already missed the point; how much more so, fo go on and draw a 
circle!" Tzu Fu thereupon closed the door of his room. Hsueh Tou said, "Chen Tsao has Just one eye. ” 
According to Yuan-Wu in the Pi-Yen-Lu, ministry president Chen Tsao was a contemporary of Peli 
Hsiu and L¡ ao. Whenever he saw a monk come, he would give him three hundred cash, wishing 
thereby to test the monk. One day Yun Men came; seeing him, Ch'en Tsao immediately asked, "I do 
not ask about what 1s in the Confucian books, and the twelve part teachings of the three vehicles have 
their own professors: what 1s the purpose of a patchrobed monk's Journey on foot?" Yun Men said, 
"How many people have you asked?” Chen Ts'ao said, "Ï am asking you right now." Yun Men said, 
"Leaving aside right now for the moment, what 1s the meaning of the teachings?” Chen Tsiao said, 
"Yellow scrolls on red rollers." Yun Men said, "These are written words and letters: what 1s the 
meaning of the teachings?" Chen Tsao said, "“When the mouth wishes to speak of it, words flee; when 
the mind seeks affimty with it, thought vanishes." Yun Men said, ""When the mouth wishes to speak of 
1t, words flee the mind seeks affimty with 1t, thought vanishes' 1s to refer to maintaining verbalization; 
'when the the mind seeks affinmty with 1t, thought vanishes' 1s to refer to false conceptualization. What 


2425 


1s the meaning of the teachings?” Chen Tslao was speechless. Yun Men said, "I have heard ït said that 
you read the Lotus of Truth scripture; 1s this true or not?" Ch'en Tsao said, “True." Yun Men said, "In 
that scripture 1t says that all livelihood and productive labor are not contrary to the characteristics of 
reality. But tell me, in the heaven that 1s beyond thought and thoughtlessness, right now how many 
people fall back from that position?" Chen Tsao again was speechless. Yun Men said, "Do not be so 
careless. A real monk abandons the three scriptures and five discourses to enter a monastery; after ten 
or twenty years, he still can do nothing himself. So how could you, ministry president, be able to 
understand?" Chen Tslao bowed and said, "I am at fault." Also one day as Chien Ts'ao had climbed up 
1n a tower with a group of officials, they looked out and saw several monks coming. One of the 
officials said, "“Those people approaching are all Chan monks." Chen Tsiao said, "No, theyTre not." 
The official said, "How do you know theyre not?” Chen Tsao said, "Wait till they come near, and Ï 
will put them to a test for you." When the monks reached the foot of the tower, Chen Ts'ao suddenly 
called out, "O Elders!" The monks raised their heads. Ch'en Tsao said to the group of officials, "Didnt 
you believe what I said?" There was only one man, Yun Men, whom Chen Tsao could not expose. 
Chen Tsao had see Mu Chou. Ône day he went to call upon Tzu Fu. When Tzu Eu saw him coming, he 
1mmediately drew a circle. Tzu Eu was an honorable adept in the Kuei-Yang lineage; he always liked 
{o use the meeting of perspectives to deal with people. When he saw the ministry president Chen 
Ts'ao coming, he thereupon drew a circular figure. But what could he do? Chen Ts'ao was after all an 
adept, and didnt submit to the deceit of others; he knew himself how to make a test; he said, "My 
coming here like this has already missed the point; how 1s 1t worth going on to draw a circle?" Tzu Fu 
closed the door. This kind of public case 1s called "discerning the target within the words, concealing 
ability within a phrase." Hsueh Tou says, “Chen Tsao has Just one eye." Hsueh Tou may be said to 
have an eye on his forehead. But tell me, where does his meaning lie? Tzu Fu should have produced 
another circular figure; but 1f he always acted like this, how could a patch-robed monk benefit others? 
Now let me ask you, 1Ý you were Chen Tsao at that moment, what could you have said in order to 
avoid Hsueh Tou's saying that he has Just one eye? 


DCCCXLIX.Trần Tôn Túc: Hà Xứ Lai? Hà Xứ Đáo?— The Venerable Ch'en: Where Do You Come 
EFrom? Where WiH You Go? 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, Tôn giả Trần Tôn Túc (780-877) thường hỏi Tăng 
chúng của mình: "Ông ở đâu tới?" hay "Hạ vừa qua, ông an cư ở đâu?" Một lần có một vị Tăng nói: 
"Chừng nào Sư có chỗ thường trú, tôi sẽ nói từ đâu đến." Tôn giả nói đùa: "Chồn cáo không thuộc 
giòng họ sư tử; một ngọn đèn không soi sáng như mặt trời hay mặt trăng." Lần thứ nhì khi Tôn giả hỏi 
một vị Tăng mới đến như vậy, vị Tăng này trợn mắt nhìn ông không nói một tiếng. Ông bảo: "Hỡi ôi, 
cái gã chạy theo ngựa!" Lần thứ ba, Sư được vị Tăng đáp lại: "Bẩm Hòa Thượng, từ Giang Tây đến." 
Sư nói: "Ông làm rách hết bao nhiêu đôi giầy cỏ mà lại trả lời ngu ngốc như vậy?" Lần thứ tư, Sư bảo: 
"Ông nói láo khi vị Tăng đáp là từ Ngưỡng Sơn tới." Có thể nhờ ở lời giải đáp của những câu hỏi 
thuộc thể loại này mà các thiển sư tìm thấy Tăng chúng của mình tìm ra nơi trú ẩn tâm linh của họ 
nằm ở đâu. Toàn bộ sự đào luyện của Thiền tông, có thể nói, cốt ở sự đặt để này. Như vậy, giác ngộ 
chẳng gì khác hơn là đụng tới là đụng tới cái đáy sâu thẳm của 'tự tánh', nếu quả có cái 'tự tánh' đó. 
Người bình thường thì cho rằng đây chỉ là những câu hỏi xã giao hằng ngày, nhưng với những ai biết, 
người đó biết câu hỏi ấy đáng sợ đến mức nào. Câu hỏi đó có thể là "Bạn đi đến đâu?" và "Từ đâu 
đến?", tuy nhiên, những ai có thể trả lời đích đáng, những vị đó quả là đã tổ ngộ——According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XII, the venerable Chen (T”ao- 
Ming) often asked his monks, "Where do you come from?” or "Where dịd you spend your last summer 
season?”" Once a monk said, "When you have your own regular residence, I will tell you where Ï come 
from." The venerable master sarcastically remarked, "The fox does not belong to the lion-family; a 
lampt does not shine like the sun or the moon.” When this question was put to a monk who had newly 


2426 


arrived at his monastery, the latter opened his eyes widely and gazed at the master without saying a 
word. The master remarked, "O you who run after the horsel”" A third time one answered, "O master, Ï 
come from the west of the river." T”ao-Ming said, "How many sandals địd you wear out to make such a 
stupid answer?” A fourth was told by the master, "You tell lie," when the monk said that he came from 
Yang-shan. Maybe by the answers of these kinds of questions, Zen masters wish to see where his 
monks find therr spiritual refuge located. The whole training of Zen Buddhism, 1t may be said, consists 
1n this location. Therefore, enlightenment 1s no more than coming 1n touch with the deep bottom of 
one's own being, 1f there 1s really such. Ordinary people believe that this kind of question 1s quite a 
convenfional question, but those who know knew what a tremendous question this 1s. The question may 
also be "Where will you go?” or "Where are you from?”, however, those who can adequately answer 
these are really the enlightened. 


DCCCL, Trí Bảo: Trì Bao 

1) Khổ Hạnh Và Tu Phước— Austerity and Cultivating Merits 

Trí Bảo (2-1190), tên của một vị Thiển sư Việt Nam, quê ở Ô Diên, Vĩnh Khương, Bắc Việt. Sư họ 
Nguyễn, là cậu ruột của Tô Hiến Thành, một công thân dưới triều vua Lý Anh Tông. Thiển Sư Trí 
Bảo xuất gia tại chùa Thanh Tước trên núi Du Hý ở Thường Lạc. Sư thường mặc áo vá bá nạp, ăn cơm 
hẩm. Trong mười năm trời, Sư chẳng bao giờ đổi một cái y khác, và thường thì ba ngày chẳng nấu 
cơm. Tay chân Sư chai cóp, toàn thân thể khô khan. Mỗi khi thấy có người đến thì khoanh tay đứng 
qua một bên nhường đường cho họ đi; gặp bậc Sa môn thì quì gối lễ bái. Sư chuyên tu như vậy đến sáu 
năm mới xuống núi. Sau khi xuống núi, Sư chuyên tu phước bằng cách bắc cầu bồi lộ ở những vùng 
thôn dã. Sư tùy duyên khuyến khích người, không vì lợi dưỡng——Tri Bao, name of a Vietnamese Zen 
master from Ô Diên, Vinh Khuong, North Vietnam. His family name was Nguyen, and he was an uncle 
of To Hien Thanh, a mandarin under the reign of king Ly Anh Tong (1138-1175). He left home to 
become a monk at Thanh Tước Temple on Mount Du Hý in Thường Lạc. He often wore broken 
patched robe and ate Inferior quality rice and coarse food. For ten years, he never changed his ragsed 
robe, and usually for three days without cooking his meals. His hands and feet were calloused, and his 
whole body was very dry. Whenever he saw people, he would fole his arms and make way for them to 
pass through; whenever he saw a Sramana (monk), he would kneel down to pay reverence. He devoted 
himself to cultivate 1n this way for six years before he left the mountain. After leaving the mountain, 
he focused in cultivating merits by building bridges, fixing roads In rural areas. He acted in accordance 
with conditions to encourage people to follow the Dharma, and never acted for his benefit. 


2) Trí Bảo: Sanh Không Từ Đâu Đến, Tử Chẳng Đi Về Đâu?—Birth Comes From Nowhere and 
Death Goes Nowhere? 
Một hôm, có một vị Tăng đến hỏi Thiển Sư Trí Bảo (2-1190): “Sanh Thị Tùng Hà Xứ? Tử Khứ Đáo 
Hà Xứ? (Sanh từ đâu đến? Chết đi về đâu?)” Sư liền suy nghĩ một lúc. Vị Tăng ấy bảo: “Trong lúc 
ông suy nghĩ, mây trắng bay ngàn dặm.” Sư không đáp được. Vị Tăng ấy quát: “Chùa tốt mà không có 
Phật.” Nói xong những lời này, vị Tăng ấy bèn bỏ đi. Sư tự than trách mình: “Ta tuy có tâm xuất gia, 
nhưng chưa được yếu chỉ của người xuất gia, ví như kể đào giếng, dầu đào đến chín, mười thước mà 
chưa có nước, vẫn phải bỏ mà đi tìm chỗ khác. Huống là tu thân mà chẳng ngộ đạo thì có lợi ích gì? 
Thật là tu hành trong vô vọng.” Từ đó, Thiền Sư Trí Bảo (?-1190) dạo khắp bốn phương, tham tìm bậc 
thiện tri thức. Khi nghe Thiển sư Đạo Huệ đang giáo hóa ở Tiên Du, Sư liền đi đến đó để gặp Đạo 
Huệ. Khi đến nơi, Sư hỏi Đạo Huệ: “Sanh từ đâu đến? Chết đi về đâu?” Đạo Huệ bảo: “Sanh không từ 
đâu lại, tử chẳng đi về đâu.” Sư hỏi Đạo Huệ: “Cái này có rơi vào chỗ không hay không?” Thiền sư 
Đạo Huệ bảo: “Chân tánh diệu viên, thể tự không tịch, vận dụng tự tại, chẳng đồng với sanh tử. Thế 
nên, sanh không từ đâu đến, tử chẳng đi về đâu.” Ngay những lời này, Sư liền lãnh ngộ, nói: 
“Chẳng nhân gió cuốn mây trôi hết, 


2427 


Đâu thấy trời xanh muôn dặm thu.” 
(Bất nhân phong quyển phù vân tận. Tranh kiến thanh thiên vạn lý thu). Thiển sư Đạo Huệ hỏi: “Nói 
cho lão Tăng biết ông thấy cái gì?” Sư thưa: 
“Biết nhau khắp thiên hạ, 
Tri âm có mấy người.” 
(Tương thức mãn thiên hạ. Tri âm năng kỷ nhân). Từ đó, người ta xem Sư là pháp tử đời thứ I0 dòng 
Thiển Vô Ngôn Thông. Ít lâu sau đó Sư từ tạ Thiền sư Đạo Huệ và trở về núi—One day, a monk came 
and asked, “Whence 1s birth? Whither 1s death? (Where does the birth come from? Where does death 
gøo?)” He was pondering for a moment. The monk said, “While you were thinking, the white clouds 
have traveled ten thousand miles.'” He could not respond to this. The monk shouted, “A good temple 
without a Buddha.” After saying these words, the monk left. Tri Bao blamed himself: “Althouegh I have 
the intention to renounce the world, but I have not attained the Important meaning of a renunciant. It's 
like digging a well, even though 1ts nine or ten feet deep, but 1ƒ one doesn't see the water, one still has 
to leave the place and look for another one. How much more useless 1s cultivation without attaining 
enlightenmentf? It 1s really cultivating in vain.” Since then, he traveled everywhere to seek for a good- 
knowing advisor. When he heard that Zen master Dao Hue was teaching at Tien Du, he decided to 
come there to see the master. When he arrived at Dao Hue's temple, he asked Dao Hue: “Where does 
the birth come from? Where does death go?” The master said, “Birth comes from nowhere and death 
øoes to nowhere.” He asked Dao Hue, “Does this fall into annihilation?” The master said, “ “Phe true 
nature is wonderfully complete; 1t 1s naturally empty and tranquil; 1t functions freely; and 1s not the 
same as birth and death. Therefore, birth comes from nowhere and death goes nowhere.” At these 
words, he attained awakening, and said: 
“Were it not because of the wind 
'Which blows away all floating clouds, 
How can one see the blue sky 
Of the ten thousand autumns?” 
Zen master Dao Hue asked, ““Tell me, what have you seen?” He said, 
“You might know all the people 1n the world, 
But how many of them are your intimate friends?” 
Since then, people considered him as the Dharma herr of the tenth generation of Wu-Yun-T”ung Zen 
Sect. He stayed with the master for some time, then bịd farewell to Dao Hue and returned to his 
mOounftain. 


3) Trí Bảo: Tri Túc—Contentment With Few Desires 
Từ khi đạt ngộ, Thiển Sư Trí Bảo (2-1190) biện tài thuyết giảng, và lời của Sư như chọi đá nháng lửa. 
Một hôm, Sư thượng đường dạy chúng, tăng tục vây quanh, có người hỏi: “Thế nào là tri túc?” Sư đáp: 
“Phàm người xuất gia và tại gia đều phải biết tri túc. Nếu người biết tri túc thì ngoài chẳng lấn người, 
trong không tổn mình. Vật nhỏ nhít như rau cỏ, người không cho, mình chẳng nên lấy. Huống là những 
vật lớn khác của người, khởi tưởng là vật của người, trọn không do đây mà sanh tâm trộm cắp. Cho 
đến thê thiếp của người, khởi tưởng là thê thiếp của người, cũng không do đây mà sanh tâm dâm.” 
Mấy ông nghe lão Tăng nói kệ đây: 
“Của dùng Bô Tát biết vừa đủ, 

Đối người thương xót chẳng lấn tham. 

Vật mọn không cho ta chẳng lấy, 

Chẳng quản của người đức ngọc lành. 

Bồ Tát vợ nhà còn biết đủ, 

Tại sao vợ người lại khởi tham? 

Thê thiếp của người người bảo hộ, 


2428 


Đâu nỡ lòng mình khởi vạy tà.” 
(Bồ Tát tư tài tri chỉ túc. Ư tha từ bi bất dâm dục. Thảo diệp bất dữ ngã bất thủ. Bất tưởng tha vật đức 
như ngọc. Bồ Tát tự thê phương tri túc. Như hà tha thê khởi tham dục? Ư tha thê, thiếp, tha sở hộ. An 
nhẫn tự tâm khởi tâm khúc)—From the time of attaining of enlightenment, Zen master Tri Bao 
preached eloquently, and his words were like sparks struck from stone. One day, he entered the hall to 
address the assembly, both monks and lay people gathered around him. Someone 1n the group asked, 
“What does 1t mean 'contentment with few desires' (satisfy with what we have at this very moment)?” 
The master said, “Ït is Iimportant for both both monks, nuns, and laypeople to know how to be content. 
lf you know how to be content, then externally you do not bully others; internally you do not harm 
yourself. If a thing 1s not gIven to you, you should not take 1t no matfer 1t 1s as trivial as a blade of 
ørass, let alone things that belong to others. If you sfart thinking of things that belong to others, you 
may end up generating the thought of stealing. The same with regard to others' wives. 1ƒ you sftart 
thinking of other people's wives, 1t wouldnt stop there; on the contrary, you would end up generating 
the thought of adultery.” Ñow, all of you should listen to my verse: 

“In regard of things, a Bodhisattva should know 

How to stop and how to be content 

Be merciful toward others 

And not to violate therr rights. 

You should not take a trivial thing 

When 1f's not ø1ven fo you. 

When you do not covert others' DOssessIons, 

Your virtue wIll be like a good pearl. 

When practicing Bodhisattva Way, 

Lay people should be content with own wIves. 

'Why do you start thinking of others' wIves? 

Let other people protect theIr own wIves, 

How would you have the heart to generate devious thoughts?” 


DCCCLI.Trí Bốn: Dụng Phất Tử! —Chỉih-Pen: Using the Duster! 

Thiền sư Vân Cái Trí Bản, đệ tử và pháp tự của Thiển sư Bạch Vân Thủ Đoan, có lẽ khoảng giữa thế 
kỷ thứ XII. Một hôm, có một vị Tăng đến hỏi: "Cảnh Bạch Vân ra sao?" Sư đưa cây phất tử lên. Vị 
Tăng lại hỏi: "Người trong cảnh đó là ai?" Sư cầm cây phất tử gõ vào thiển sàng. Vị Tăng nói: "Người 
và cảnh thì đã nhờ được sư chỉ thị cho rồi; còn cái đạo lý cứu cánh của Thiền, xin chỉ cho biết." Sư để 
cây phất tử ra phía sau thiển sàng. Qua những hành động của thiền sư Trí Bổn, phải chăng ngài muốn 
nhắn nhủ với chúng ta hãy sống một đời sống thật bình thường, đói ăn, khát uống, không chán ghét thứ 
øì trong bất kỳ thế giới nào của vũ trụ bao la mà mình bước vào, vì biết rằng hết thảy chư pháp đều 
như ảnh tượng. Đồng thời hãy cố gắng không thiên chấp về cái đạo lý cứu cánh ngay cả đạo của chân 
lý Thiền vì biết rằng hết thảy tư tưởng đều như quáng nắng—Zen master Chih-pen Yun-Kai, who was 
a disciple of Zen master Pai-yun Shou-tuan, probably of the middle of the twelfth century. One day, a 
monk came and asked, "What are the sights of Pai-yun?” The master raised his duster (hossu). The 
monk asked, "Who 1s the man enJoying the sights?" The master tapped the chair with the duster. The 
monk said: "As regards the sights and the man I have now your kind 1nstruction; please acquaint me 
with the ultimate truth of Zen." The master put back the duster beside his cha1r. Through his acts, does 
Zen master Chih-pen want to advise us to live a normal life, eat when you re hungry and drink when 
youTe thirsty, and try not to detest anything in whatever world we may enter, for all things are like 
reflected Images. At the same time, try not to have perverted view of the path even the path of the 
truth of Zen, for all thoughts are like mirage. 


2429 


DCCCLII. Trí Môn: Chỉh Men 

1) Bát Nhã Thể— Body gƒ Wisdom 

Thí dụ thứ 90 của Bích Nham Lục cho chúng ta thấy Trí Môn và lối vấn đáp của ông với đệ tử. Một 
nhà sư hỏi Trí Môn: “Vật thể của sự khôn ngoan là gì?” (thế nào là Bát Nhã thể?). Trí Môn đáp: “Con 
ngao có sao Kim mang trong mình nó trăng sáng.” (con ngao ngậm trăng sáng). Nhà sư hỏi: “Hiệu quả 
của sự khôn ngoan là gì?” (thế nào là Bát Nhã dụng?). Trí Môn đáp: “Con thỏ cái chờ lũ thổ con.” 
(Con thỏ mang thai). Xem Trí Môn đối đáp như thế, người khắp thiên hạ thảo luận về ngữ mạch của 
Sư chẳng được. Hoặc có người hỏi Giáp Sơn: "Khi hoa sen chưa ra khỏi nước thì thế nào?" Giáp Sơn 
đáp: "Cột cái, lồng đèn." Hãy nói cùng hoa sen là đồng là dị? Tăng hỏi: "Sau khi ra khỏi nước thì thế 
nào?" Sư đáp: "Đầu gậy khêu nhật nguyệt, dưới chân sình rất sâu." Ông thử nói phải hay chẳng phải? 
Qua thí dụ nây cổ nhân muốn nhắn nhủ hành già chớ lầm nhận trái cân bàn (một tiêu chuẩn cố định), 
mà phải đập phá tình trần. Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, khi thiển sư Trí Môn đáp: "Con ngao 
ngậm trăng sáng, con thỏ mang thai," trọn dùng ý Trung thu. Tuy nhiên như thế, cổ nhân ý chẳng ở 
trên con ngao, con thỏ. Trí Môn là hàng tôn túc của tông Vân Môn, một câu nói phải đủ ba câu: hàm 
cái càn khôn, tiệt đoạn chúng lưu, và tùy ba trục lãng, cũng chẳng an bài, tự nhiên vừa vặn, liền đến 
chỗ hiểm. Lời Trí Môn đáp cho vị Tăng nầy lược bày đôi chút phần mũi nhọn, hẳn là phi thường. Chỗ 
đáp của cổ nhân không có nhiều việc, trung thu trăng mọc, thỏ há miệng nuốt ánh sáng mặt trăng liền 
thọ thai, trong miệng sanh ra con, trăng sáng thì sanh nhiễu, trăng tối thì sanh ít. Cổ nhân chỉ mượn ý 
kia để đáp ánh sáng Bát Nhã. Tuy nhiên, cổ nhân chẳng phải ở trên ngôn cú, tự là người sau chạy trên 
ngôn cú để kiếm sống mà thôi. Bàn Sơn nói: "Tâm nguyệt riêng tròn, sáng trùm muôn tượng, sáng 
không chiếu cảnh, cảnh cũng chẳng còn, sáng cảnh đều quên, lại là vật gì?" Người đời nay chỉ trừng 
mắt gọi là sáng, đi trên tình giải, trong không trung mà đóng đinh. Cổ nhân nói: "Tất cả các ông ở cửa 
sáu căn ngày đêm phóng đại quang minh, chiếu phá núi sông đại địa, không những chỉ nhãn căn 
phóng quang, tỷ thiệt thân ý đều phóng quang." Đến trong đây phải nhồi đập sáu căn không còn một 
việc, lột trần bày lồ lộ, mới thấy được chỗ rơi của câu nầy vậy!—Example 90 of the Pi-Yen-Lu shows 
us Master Chih-Men In a conversation with his disciples as followed: A monk asked Chih-Men, “What 
1s the wisdom body?” Chi-Men said, “The Venus mussel bears the bright moon 1n it.” The monk asked, 
“And what 1s the effect of wisdom?” Chih-Men said, “The female hare gets pregnant.” Look at him 
responding like this: no one on earth can searth out the stream of his words. If someone asked me, 
“How 1s it when the lotus flowers have not yet emerged from the water?” I would Just answer him by 
saying, “The pillar and the lamp." Tell me, 1s this the same as the lotus flowers or different? If IÏ were 
asked, "What about after they've emerged from the water?” I would answer, “The staff upholds the sun 
and moon, underfoot how muddy and deep!” You tell me, 1s this right or wrong? Throuegh this example, 
the ancient virtues want to advise Zen practitioners that they should never mistakenly stick by the zero 
point of a scale, but break up people's emotional Iinterpretations. According to Yuan-Wu ¡in the Pi-Yen- 
Lu, when Chih Men said, "An oyster swallowing the bright moon, and a rabbit getting pregnant," he 
used a mid-autumn sense; even so, the Ancienfs meaning was not in the oyster or the rabbit. As Chih 
Men was a venerable adept in the congregation of Yun Men, each of his phrase had to contain three 
phrases; that 1s, the phrase that contain heaven and earth, that phrase that cuts off the myriad stream, 
and the phrase that follows the waves. Moreover, without using any prearranged maneuvers, each of 
his phrase 1s spontaneously appropriate. Thus he went to the danger point to answer this monk's 
quesfions, showing a bit of his sharp point, he was undeniably extraordinary. That Ancienfs, in mid- 
autumn when the moon comes out, the rabbifs open their mouths and swallow 1s light, thus becoming 
pregnant. Here too, 1f theres moonlight the offspring are many; without a moon, theyTre few. The 
Ancient Jus made temporary use of these meanings to answer about the light of wisdom. Although his 
answer was this way, his meaning wasnt in the words and phrases. Its just that later people go to his 
words to make a living. Pan Shan said, "The mind-moon 1s solitary and full: 1ts light engulfs the myriad 
forms. The light 1s not shining on objects. Nor do the objects exist. Light and objects both forgotten. 


2430 


Then what 1s this?” People these days Jjust stare and call this the light: from therr feelings they produce 
1nterpretations, driving spikes Into empty space. An Ancient said, "Day and night all of you people 
release a great light from the gates of your six senses; 1t shines through mounftains, rivers, and the great 
earth. Ifs not only your eyes that release light, nose, tongue, body and mind also all release light." To 
get here you simply must clean up your six sense faculties so that youre without the slightest concern, 
purified and naked, free and unbound, only then wilÏ you see where this story 1s at! 


2) Trí Môn: Bốn Loại Tự Viện— Four Kinds oƒ Monasteries 

Ngày nọ, Thiền Sư Quang Tộ Trí Môn thượng đường dạy chúng: "Tất cả mấy ông vác gậy trên vai đi 
hành cước, rời hết chùa này đến chùa khác. Mấy ông nói xem có bao nhiêu kiểu chùa khác nhau? 
Hoặc là chiên đần tự trong rừng chiên đàn, hoặc là kế thụ tự trong rừng kế thụ. Hay là kế thụ tự trong 
rừng chiên đàn, hay là chiên đàn tự trong rừng kế thụ. Trong bốn loại tự viện này, loại nào mà từng 
người trong mấy ông sẵn sàng dùng hết đời mình ở lại để tu tập? Nếu mấy ông không tìm được một 
chỗ cho qua kiếp tu tập này một cách an toàn, chẳng khác nào mấy ông chỉ đi cho mòn giày một cách 
vô cớ mà thôi, và cuối cùng một ngày sẽ đến khi ấy Diêm Vương sẽ đồi lại tất cả tiền giày của mấy 
ông!"—One day, Chih-Men entered the hall and addressed the monks, saying: “All of you put your 
staffs over your shoulder and go traveling, leaving one monastery and traveling to the next. How many 
đifferent types of monasteries do you say there are? It's either a sandalwood monastery surrounded by 
sandalwood. or 1fs a thistle monastery surrounded by thistles. Or it could be a thistle monastery 
surrounded by sandalwood, or a sandalwood monastery surrounded by thistles. Of these four types of 
monasteries, in which type 1s each of you willing to spend your life? If you dont find a place to pass 
your life securely then youTre Just wearing out your sandals for no reason, and eventually the day will 
come when the King of Hell will take away all of your sandal money!” 


3) Trí Môn Liên Hoa Hà Diệp—Chỉh Men 's Lotus Flower, Lotus Leqyes 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư Quang Tộ Trí Môn, đệ tử và người nối Pháp của 
Hương Lâm Trừng Viễn, và là thây của Tuyết Đậu Trùng Hiển, và một vị Tăng trong thí dụ thứ 21 của 
Bích Nham Lục. Một hôm, có vị Tăng hỏi Trí Môn: "Khi hoa sen chưa ra khỏi nước thì thế nào?" Trí 
Môn đáp: "Hoa sen." Vị Tăng lại hỏi: "Sau khi ra khỏi nước thì thế nào?" Trí Môn đáp: "Lá cọng." Trí 
Môn là một trong những thiền sư đầu tiên dùng thơ ca ngợi những câu châm ngôn hay lời dạy của các 
thầy thời xưa, đây là một nghệ thuật mà sau nầy học trò của ông là Tuyết Đậu còn vượt trội hơn ông 
nữa. Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Trí Môn nếu là ứng cơ tiếp vật, còn xa đôi phần. Nếu là 
cắt đứt các dòng thì ngàn dặm muôn dặm. Hãy nói, hoa sen ra khỏi nước cùng chưa ra khỏi nước, là 
một là hai? Nếu thế ấy thấy được, hứa ông có chỗ vào. Tuy nhiên như thế, nếu nói là một thì lẫn lộn 
Phật tánh, lộn xộn chân như. Nếu nói là hai thì tâm cảnh chưa quên, rơi trên đường giải, chạy biết bao 
giờ dừng. Thử nói ý cổ nhân thế nào? Kỳ thật không có nhiều việc. Vì thế Đầu Tử nói: "Ông chỉ chớ 
kẹt danh ngôn số cú, nếu rõ các việc tự nhiên chẳng kẹt, tức không có nhiều vị thứ chẳng đồng, ông 
nhiếp tất cả pháp, tất cả pháp nhiếp ông chẳng được, vốn không được mất, mộng huyễn danh mục 
nhiều như thế, không nên gắng gượng vì nó an lập danh từ, dối gạt các ông được chăng? Vì các ông 
hỏi nên có nói, nếu các ông chẳng hỏi, bảo tôi nhằm các ông nói cái gì? Chính được tất cả việc đều do 
các ông đem được đến, trọn chẳng can gì việc của ta." Cổ nhân nói: "Muốn biết nghĩa Phật tánh, pha 
xem thời tiết nhân duyên." Vân Môn nhắc việc Tăng hỏi Linh Vân: "Khi Phật chưa ra đời thì thế 
nào?" Linh Vân dựng đứng cây phất tử. Vị Tăng hỏi: "Sau khi ra đời thì thế nào?" Linh Vân cũng dựng 
đứng cây phất tử. Vân Môn nói: "Đầu trước đánh được, đầu sau đánh chẳng được." Lại nói: "Chẳng 
nói ra đời cùng chẳng ra đời." Chỗ nào có thời tiết y hỏi: "Cổ nhân một hỏi một đáp, hợp thời hợp tiết, 
không có nhiễu việc. Nếu ông tìm lời theo câu, trọn không giao thiệp. Nếu ông trong lời nói thấu được 
lời nói, trong ý thấu được ý, trong cơ thấu được cơ, buông đi khiến được thẳnh thơi, mới thấy chỗ đáp 
thoại của Trí Môn." Những câu hỏi: Khi Phật chưa ra đời thì thế nào? Khi Ngưu Đầu chưa thấy Tổ thì 


2431 


thế nào? Khi lẫn lộn trong đá hỗn độn chưa phân thì thế nào? Khi cha mẹ chưa sanh thì thế nào? Vân 
Môn nói: "Từ xưa đến nay chỉ là một đoạn sự, không phải không quấy, không được không mất, không 
sanh cùng chưa sanh." Cổ nhân đến trong ấy tung một cái, nói: "Có ra có vào. Nếu là người chưa liễu 
thì sờ rèm mò vách, nương cỏ gá cây. Hoặc dạy y buông sạch đi, hoặc đánh cho y chạy vào rừng 
hoang rậm rạp mênh mông. Nếu là người được suốt 12 giờ chẳng gá nương một vật, tuy chẳng gá 
nương một vật, mà bày một cơ một cảnh làm sao mò tìm?" Ông Tăng nầy hỏi: "Khi hoa sen chưa ra 
khỏi nước thì thế nào?" Trí Môn đáp: "Hoa sen." Đó chỉ là ngăn hỏi. Một câu đáp nầy quả là phi 
thường. Các nơi đều gọi là lời điên đảo, trong ấy như thế. Nham Đầu nói: "Thường quí trước khi chưa 
mở miệng, vẫn còn so sánh đôi phần. Cổ nhân bày cơ đã là ló đuôi rồi." Hiện nay, học giả chẳng hiểu 
ý cổ nhân, chỉ cần lý luận, đã ra khỏi nước cùng chưa ra khỏi nước, có dính dáng chút nào? —The 
koan about the potentiality and conditions of questions and answers between Zen master Kuang-tso 
Chih-mên, a disciple and đdharma successor of Xiang-Lin-Chen-Yuan, and the master of Hsueh-T”ou- 
Ch?ung-Hsien, and a monk in example 21 of the Pi-Yen-Lu. One day, a monk asked Chih Men, "How 
1s 1t when the lotus flower has not yet emerged from the water?” Chih Men said, “A Lotus flower." The 
monk said, "What about after it has emerged from the water?” Chih Men said, "Lotus Leaves." Zen 
master Kuang-Zuo Zhi-Men was one of the first masters of Ch'an tradition to celebrate the words of 
the old masters in poetic form, and art at which his disciple Hsueh-T”ou was even better than his 
teacher. According to Yuan-Wu ïn the Pi-Yen-Lu, as for dealing with people 1n accordance with their 
potentials, Chih Men has attained a litle. When 1t comes to cutting off the myriad streams, he's a 
million miles away. But say, 1s this flower before and after 1t emerges from the water the same or 
đifferent? If you can see this way, [II grant that youve had an entry. Nevertheless, 1f you say 1Ẻs the 
same, you confuse your Buddha-nature and becloud true thusness. IÝ you say 1fs different, mind and 
environmernt are not yet forgotten, and you descend to travel the road of interpretation. When will you 
ever cease? Tell me, what 1s the ancients meaning? In reality there arent so many concerns. That 1s 
why Tou Tzu said, "Just dont attach names and words, classification and phrasing. lf you have 
understood all things, naturally you wont be attached to them. Then there 1s no multiplicity of 
gradations of differences; you take in all thíngs; but all thngs wont be able to take you 1m. 
Fundamenrfally there 1s no gan or loss, no 1llusions or dreams, no multiplicity of names. You should not 
1nsist on setting up names for them. Can I fool all of you people? Since all of you ask questions, 
therefore there are words. If you dont ask, what could you have me say that would be right? AI 
concerns are what you "take up: none of 1t 1s any business." Havent you seen Yun Men cite this story: 
A monk asked Ling Yun, "How was 1t before the Buddha appeared In the world?” Ling Yun raised his 
whisk. The monk asked, “What about after the Buddha appeared in the world?” Again Ling Yun raised 
his whisk. Yun Men said, “he first tme he hit, the second time he missed." He also said, "Without 
speaking of appearing and not appearing, where would be the time of his asking?" With one answer for 
one quesfion the ancients accorded with the time and season without a multitude of concerns. IÝ you 
pursue words and follow after phrases, there will never be any connection. If 1n the midst of words you 
can penetrate through words, 1f in the midst of meanings you can pass through meaninøs, 1ƒ within a 
device you can penetrate through the device, and 1f you let go and let yourself be at ease, only then 
will you see Chih Mens answer.Yun Men said, "From ancient times tiÏI today, 1s just been one thing. 
There 1s no right or wrong, no gain or loss, no born or not born." When they got here the ancients laid 
down one single path where there's an entrance and an exit. If ifs a man who hasnt yet understood, 
then he's pressing against a fence, running his hands over a wall, like a ghost haunting the weeds and 
trees. If you make him let go, he still goes into the wild vast desolation. TỶ it 1s a man who has attained, 
then twenty-four hours a day he wont depend on a single thing. While he doesnt depend on a single 
thing, when he reveals one device, one obJect, how will you search him out? This monk asked, "How 1s 
1t when the lotus flowers have not yet emerged from the water?” Chih Men said, "A Lotus flower." 
Thịs then 1s Just an answer that blocks the question, nevertheless 1s exceptional. All over 1fs called 


2432 


"upside-down words." How so? Havent you heard: Yen Tou said, "I always hope you would attain a 
litle before you open your mouths." Where the ancient one Chih Men revealed his mind, he was 
already leaking and tarrying. Students these days dont wake up to the ancienfs meaning: they Just go 
on talking theoretically of "emerged from the water” and "not yet emerged from the water." What 
connection 1s there? 


4) Trí Môn: Một Pháp Nếu Có, Pháp Thân Rơi Tại Phàm Phu! Muôn Pháp Nếu Không, Phổ Hiền 
Mất Cảnh Giới Ấy!—Ự There Is One Dharma, Dharmakaya Becomes a Comumoner! ]ƒ the Ten 
Thousand Dharmas Are Lacking, Samantabhadra Loses His Realn! 

Thiền sư Quang Tộ Trí Môn, quê ở Triết Giang, thiển sư của Thiển phái Vân Môn, là đệ tử và người 

nối Pháp của Hương Lâm Trừng Viễn, và là thầy của Tuyết Đậu Trùng Hiển. Ông là một trong những 

thiển sư đầu tiên dùng thơ ca ngợi những câu châm ngôn hay lời dạy của các thây thời xưa, đây là một 
nghệ thuật mà sau nầy học trò của ông là Tuyết Đậu còn vượt trội hơn ông nữa. Tên tuổi của Trí Môn 
được nhắc đến trong những thí dụ 21 và 90 của Bích Nham Lục. Trí Môn có đến ba mươi đệ tử kế thừa 

Pháp. Ông thị tịch năm 1031. Một hôm, Thiền Sư Quang Tộ Trí Môn thượng đường dạy chúng: “Một 

pháp nếu có, pháp thân rơi tại phàm phu; muôn pháp nếu không, Phổ Hiển mất cảnh giới ấy! Chính 

khi ấy Văn Thù nhằm chỗ nào xuất đầu? Nếu đã xuất đầu chẳng được thì con sư tử lông vàng lưng bị 
gãy. Hân hạnh được một bàn cơm, chớ đợi gạo gừng tiêu.”—Zen master Kuang-Zuo Zhi-Men was 
from Zhe-Jiang Province, Zen master of Wen-Men school (Ummon), was a disciple and dharma 
successor of Xiang-Lin-Chen-Yuan, and the master of Hsueh-T”ou-Chˆung-Hsien. He was one of the 

Íirst masters of Chan tradition to celebrate the words of the old masters in poetic form, and art at 

which his disciple Hsueh-T”ou was even better than his teacher. Chih-Men appears in examples 2l and 

90 of the Pi-Yen-Lu. Chih-Men had 30 dharma successors. He passed away in 1031. One day, Zen 

master Chih-Men entered the hall and addressed the monks, saying: “If there 1s one Dharma, then 

Vairocana becomes a commoner. lf the ten thousand dharmas are lacking, then Samantabhadra loses 

his realm! Just when 1t 1s like this, MaJushri has nowhere to show his head, and 1f he can”t show his 

head, then the golden-haired lion 1s cut 1n two. IÝ you enjJoy a bowl of food, don”t eat the spicy meat 
cakes.” 


5) Trí Môn: Vấn Vương Lão Sư Tác Thập Ma—To Ask Old Master Vuong on What He is Doing 
Hỏi thầy Vương đang làm gì? Trong Thiên, từ nầy để chỉ nơi chính mình vốn sẵn có bản lai diện mục, 
đâu cần phải chạy đông chạy tây để hỏi ai. Theo thí dụ thứ 21 của Bích Nham Lục. Một vị Tăng hỏi 
Trí Môn: "Khi hoa sen chưa ra khỏi nước thì thế nào?" Trí Môn đáp: "Hoa sen." Vị Tăng lại hỏi: "Sau 
khi ra khỏi nước thì thế nào?" Trí Môn đáp: "Lá cọng." Hoặc có người hỏi Giáp Sơn: "Khi hoa sen 
chưa ra khỏi nước thì thế nào?" Giáp Sơn đáp: "Cột cái, lồng đèn." Hãy nói cùng hoa sen là đồng là 
dị? Người ấy lại hỏi Giáp Sơn: "Sau khi ra khỏi nước thì thế nào?" Giáp Sơn đáp: "Đầu gậy khêu nhật 
nguyệt, dưới chân sình rất sâu." Hành giả thử nói phải hay chẳng phải? Qua thí dụ nây cổ nhân muốn 
nhắn nhủ hành giả chớ lầm nhận trái cân bàn (một tiêu chuẩn cố định), mà phải đập phá tình trần. Trí 
Môn là một trong những thiền sư đầu tiên dùng thơ ca ngợi những câu châm ngôn hay lời dạy của các 
thầy thời xưa, đây là một nghệ thuật mà sau nầy học trò của ông là Tuyết Đậu còn vượt trội hơn ông 
nữa. Nên Tuyết Đậu tụng ra: 
"Liên hoa hà diệp báo quân tri 
Xuất thủy hà như vị xuất thì 
Giang Bắc, Giang Nam vấn Vương lão 
Nhất hồ nghi liễu nhất hồ nghi." 
(Hoa sen lá cọng bảo anh tri 
Khỏi nước sao bằng chưa khỏi thì 
Giang Bắc, Giang Nam hỏi Vương lão 


2433 


Một hồ nghỉ lại một hồ nghi). 
Trí Môn là người đất Chiết Giang, thường vào đất Tứ Xuyên tham vấn Hương Lâm, đã thấu triệt, trở 
về trụ tại chùa Trí Môn ở Tùy Châu. Tuyết Đậu là đích tử của Sư, thấy chỗ cùng huyền cực diệu, nên 
nói: "Hoa sen lá cọng nói cho anh biết, khỏi nước sao bằng chưa ra khỏi." Tại đây Tuyết Đậu muốn 
người ta hiểu một cách trực tiếp và ngay tức thì. Giáp Sơn đáp: "Cột cái, lồng đèn." Hãy nói cùng hoa 
sen là đồng là dị? Người ấy lại hỏi Giáp Sơn: "Sau khi ra khỏi nước thì thế nào?" Giáp Sơn đáp: "Đầu 
gậy khêu nhật nguyệt, dưới chân sình rất sâu." Hành giả chớ lầm nhận trái cân bàn (một tiêu chuẩn cố 
định), mà phải đập phá tình trần. Hành giả hãy nói thử xem khi chưa ra khỏi nước là thời tiết gì? Còn 
khi ra khỏi nước rồi là thời tiết gì? Nếu nhằm ngay đây thấy được, hành giả đã thấy được Trí Môn. 
Thiền sư Tuyết Đậu nói: "Nếu hành giả chẳng thấy thì đến Giang Bắc, Giang Nam mà hỏi Vương 
Lão." Ý Tuyết Đậu nói hành giả chỉ quản đến Giang Bắc và Giang Nam thì hỏi các bậc tôn túc ra khỏi 
nước cùng chưa ra khỏi nước. Giang Nam thêm hai câu, Giang Bắc thêm hai câu, một lớp thêm một 
lớp, lần lượt sanh nghi. Thử hỏi bao giờ mới hết nghi? Như con chồn hoang đa nghi, đi trên khối băng 
lắng nghe tiếng nước, nếu chẳng có tiếng mới dám qua sông. Hành giả tham học nếu "Một hồ nghỉ lại 
một hồ nghi," thì đến chừng nào mới được yên ổn đây?——In Zen, this term is used to indicate that each 
1ndividual has his own original face or Buddha-nature, and there 1s no need to run east and west to ask 
for 1t. According to Pi Yen Lu, example 21, one day, a monk asked Chih Men, "How 1s it when the 
lotus flower has not yet emerged from the water?" Chih Men said, "A Lotus flower." The monk said, 
"What about after it has emerged from the water?” Chih Men said, "Lotus Leaves." If someone asked 
Jia-shan, "How 1s it when the lotus flowers have not yet emerged from the water?” Jia-shan would just 
answer him by saying, “The pillar and the lamp." The person w1ll say, “Tell me, 1s this the same as the 
lotus flowers or different?” TỶ Jia-shan was asked, "What about after they've emerged from the water?” 
Jia-shan would answer, "The staff upholds the sun and moon, underfoot how muddy and deep!" 
Through this example, the ancient virtues want to advise Zen practitioners that they should never 
mistakenly stick by the zero point of a scale, but break up people's emotional 1nterpretations. Zen 
master Kuang-Zuo Zhi-Men was one of the first masters of Ch'an tradition to celebrate the words of 
the old masters in poetic form, and art at which his disciple Hsueh-T”ou was even better than his 
teacher. So he comes out with his verse: 

”Lotus flower, lotus leave - 

he reports for you to know 

How can emerging from the water compare to 

when 1t has not yet emerged? 

North of the river, south of the river, 

ask Old Wang: Fox-doubt after fox-doubt. " 
Originally Chih Men was from Chekiang. He made his way by stages to ŠSzechuan to call on Hsiang 
Lin. After he had penetrated this affatr under Hsiang Lins guidance, he returned to dwell at Chỉ Men 
1n Sui Chou. Hsueh Tou was Chih Men true successor: he saw well Chih Mens most hidden, most 
subtle point and says directly, "Lotus flower, lotus leaves; he reports for you to know how can 
emerging from the water compare to when 1t has not yet emerged?" Here he wants people to 
understand directly and immediately. If someone asked Jia-shan, "How 1s it when the lotus flowers 
have not yet emerged from the water?” Jia-shan would Just answer him by saying, “The pillar and the 
lamp.” The person will say, ”Tell me, 1s this the same as the lotus flowers or different?" If Jia-shan was 
asked, "What about after they've emerged from the water?” Jia-shan would answer, "The staff upholds 
the sun and moon, underfoot how muddy and deep!”" Let say when they emerge from the water, what 
time and season 1s this? When they have not yet emerged from the water, what time and season 1s this? 
lf you, Zen practitioners, can see this point, then youTI be allowed to see Chih Men personally. Zen 
master Hsueh Tou says, "If you dont see this point, then you should go to the north of the river, the 
south of the river and ask Old Wang." Hsueh Tou means that you should Just go north of the river and 


2434 


south of the river to ask the venerable adepts about "emerged from the water” and "not emerged from 
the water." If you add two phrases south of the river, and add two phrases north of the river, add one 
load upon another load, creating doubts over and over, then when will you get so that you dont doubt? 
Youre like wild foxes, full of doubt, walking on river Ice: they listen for the sound of the water below; 
1Ý 1t doesnt make a sound, then they can cross the river. If Zen practitioners have "fox-doubt after fox- 
doubt," when will they attain peace and tranquility? 


DCCCLIII.Trí Nham: Bất Tịnh Quán— Chỉh-yen: Contemplation oƒ Impurities 

Trí Nham (600-677) là tên của một Thiển sư thuộc Ngưu Đầu tông, đệ tử của Thiển sư Pháp Dung. 
Phần lớn có thể được nói một cách đáng tin cậy về các vị sơ Tổ sư của Ngưu Đầu tông là Pháp Dung 
và đệ tử là Trí Nham, mỗi người đều có một số tác động cá nhân nào đó lên truyền thống chung của 
pháp hành Thiên ở núi Ngưu Đầu và vùng lân cận. Trí Nham xuất thân từ gia đình họ Hoa, thuộc Khúc 
A, huyện Đan Dương, tỉnh Giang Tô. Lúc ở Đan Dương, ông đã bỏ ra phần đời lúc trẻ làm quan trong 
quân đội. Ông trở thành Tăng sĩ năm 45 tuổi, sau đó ông trở nên nổi tiếng do hành trì pháp quán "bất 
tịnh", quán thân thể và quán tử thi bất tịnh, quán từ bi, và quán vô sanh, quán chư pháp cốt yếu là vô 
vi không do điều kiện nhân duyên mà thành. Ông dạy rất nhiễu đồ chúng, nhưng ngày nay không một 
tác phẩm thành văn nào của ông được biết đến—Name of a Zen master of the Niu-T”ou sect, a 
disciple of Zen master Fa-jung. The most that can reliably be said about the earliest Ox-head School 
patriarchs 1s that Fa-jung and Chih-yen each had some individual impact on the general tradition of 
discipline of meditation at Mount Ñiu-T”ou and the surrounding area. Chih-yen was born from the Hua 
family of Chu-a, Tan-yang district, Kiangsu province. In Tan-yang, Chih-yen spent the early part of his 
life as a military officer. He became a monk at the age of forty-five, after which he became known for 
the practice of the contemplations of "impuritles," 1.e., on the body and corpses, compassion, and 
birthlessness, 1.e., on the essentially unconditioned nature of all things. He taught a lot of disciples, but 
nowadays no written works of his are known. 


DCCCLIV. Trí Nhàn: Tri Nhan 
1) Niệm Đến Và Đi Như Ảo Ảnh—T: houghfs Come and Go Just Like lÏlusion 
Một hôm Thiển Sư Trí Nhàn thượng đường dạy chúng với một bài kệ: 
“Đạm bạc tự giữ, 

Chỉ đức là vụ. 

Hoặc nói lời lành, 

Tha thiết một câu. 

Lòng không bỉ ngã, 

Đã dứt bụi mù, 

Ngày đêm lên xuống, 

Không hình khá trụ, 

Như bóng như vang, 

Không vết khá đến.” 
(Đạm nhiên tự thủ, Duy đức thị vụ. Hoặc vân thiện ngôn, Quyền quyển nhất cú. Tâm vô bỉ ngã, Ký 
tuyệt hôn mai, Nhật dạ trắc giáng, Vô hình khả trụ. Như ảnh như hưởng, Vô tích khả thú). Qua bài kệ 
này, Thiển sư Trí Nhàn muốn truyền một thông điệp cho những hành giả tu thiển trong những thế hệ 
tương lai: “Các ông có biết vạn pháp hiển lộng trong tâm các ông hay không? Nhưng khi các ông nhìn 
quanh lại không thể thấy được tâm mình đâu cả. Các ông không thể nói không có tâm vì thức vẫn sinh 
và vẫn diệt. Mà các ông cũng không thể nói là có cái gọi là tâm vì nào có dấu vết gì của nó đâu và 
các niệm đến và đi như ảo ảnh mà thôi!”——One day Zen master Trí entered the hall and addressed the 
monks with a verse: 

“Live a simple life yourself. 


2435 


Only the morality 1s your duty. 

T you want to tell good words to others, 

Earnestly tell Just one say1ng: 

When you see there are no self and others, 

The dust stops blowing. 

Day and mght, going up and down, 

There 1s no form to settle, 

Like a reflection, like an echo, 

There 1s no trace to point out at all!” 
Through this verse, Zen master Tri Nhan wanted to relay a message to Zen practitioners 1n the future 
generations: “Don”t you know that all things are playing in your mind? But when you look around and 
you camnot see the mind at all. You cannot say there 1s no mind because the consciousness keeps 
arising and vanishing. You canmnot say there 1s something called mind because there 1s no trace Of 1t 
and thoughts come and go Just like 1llusion!” 


2) Trí Nhàn: Nuôi Dưỡng Chúng Tử Phật — To Nurture the Seed that Produces the Buddha Fruit 
Thiển sư Trí Nhàn thường nhắc nhở tứ chúng: “Hành giả phải nuôi dưỡng hạt giống sanh ra quả vị 
Phật, vì một khi được gieo vào tâm người, sẽ trổ quả vị giác ngộ.” Trong khoảng hai triều vua Lý Anh 
Tông và Lý Cao Tông, nhiều lần triệu thỉnh mà Sư không hôi đáp. Cả hai ông Tô Hiến Thành và Ngô 
Hòa Nghĩa muốn tìm đến Sư thọ giáo, trải qua mười năm chưa hề biết mặt. Bỗng một hôm, Sư cùng 
các vị ấy gặp nhau, họ vui mừng khôn xiết. Vừa chào hỏi xong, Sư nói cho họ nghe bài kệ về Chủng 
Tử Phật: 
“Đã mang giống Phật dưỡng trong lòng, 
Nghe nói lời mầu ý thích mong. 
Vất ngoài ngàn dặm niềm tham muốn, 
Lý nhiệm càng ngày càng bao dong.” 
(Ký hoài xuất tố dưỡng hung trung, Văn thuyết vi ngôn ý duyệt tùng. Tham dục truất trừ thiên lý 
ngoại, Hy di chi lý nhật bao dung)——Zen master Trí Nhan always reminded his disciples: “Practiioners 
should always nurture the seed that produces the Buddha fruit because once 1t 1s sown in the heart of 
man, 1t will surely produce the fruit of enlightenment.” During the reigns of Ly Anh Tong (1138-1175) 
and Ly Cao Tong (1176-1210), master Tri Nhan was invited to the capital many times, but he refused 
to go. Grand Commander Tô Hien Thanh and Grand Guardian Ngo Hoa Nghĩa wanted to come to him 
to become his disciples, yet for ten years they had not been able to see him In person. Ône day, he 
happened to see these two mandarins, and they were all very pleased. After greeting them, Zen master 
Trị Nhan spoke a verse on “Buddha Seed”: 
“Having the Buddha seed within, 
Hearing the profound teachinss, 
You should be eager to practice. 
After throwing all desires far a thousand 
miles away, then day after day, 
You will enter more deeply the wonder 
truth of liberation.” 


3) Trí Nhàn: Thế Gian Pháp Huyễn Giả, Duy Chỉ Đạo Thị Chân—AII Worldly Things Are Unreal; 
Only the Way (oƒ Buddhism) is Real 
Năm 27 tuổi, một hôm, Sư Trí Nhàn đi theo người anh trai đến giảng đường của Thiền Sư Giới Không 
để tham dự một khóa các bài giảng về Kinh Kim Cang. Khi Thiền sư Giới Không giảng bài kệ: 
“Hết thẩy pháp hữu vi, 


2436 


Như chiêm bao, bọt nước, 

Như bóng, chớp, sương mai, 

Nên quán tưởng như thế.” 
(Nhất thiết hữu vi pháp. Như mộng ảnh bào huyễn. Như lộ diệc như điện. Ưng tác như thị quán). Bỗng 
nhiên Sư cảm ngộ, bèn nghĩ: “Năm lời nói của đức Như Lai đâu có ngoa (năm lời nói ấy bao gồm 
chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất cuống ngữ, và bất dị ngữ; năm lời nói này tiêu biểu thuyết lý chân 
như nhứt thực hay lời nói của Như Lai là chân thật và đúng mãi). Các pháp thế gian giả dối không 
thật; chỉ có Đạo là thật. Ta lại đi tìm gì khác đây? Hơn nữa, nho gia có thể nói tới đạo vua tôi, cha con; 
còn Phật pháp thì có thể bàn đến công hạnh của Thanh Văn, Bồ Tát. Hai lời dạy dầu khác nhưng đều 
quy về một. Tuy vậy, để ra khỏi cái khổ của sinh tử, và dứt trừ điều có điều không, thì nếu không phải 
giáo lý của đức Phật Thích Ca, quyết không thể vậy.” Nghĩ xong, Sư xin xuống tóc xuất gia làm đệ tử 
của Thiển sư Giới Không. Sau khi lãnh ngộ yếu nghĩa Thiền, Sư trở thành pháp tử đời thứ 16 của dòng 
Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sư đi đến núi Từ Sơn và trụ trong rừng sâu để tu tập khổ hạnh và thiển định 
trong sáu năm liễn. Sau đó Sư xuống chân núi cất am Phù Môn giảng pháp cho đến cuối đời. Thiển sư 
Trí Nhàn muốn nhắc nhở tất cả hành giả tu thiển nên luôn có thái độ “Nhìn mà không thấy, nghe mà 
không hay, ngửi mà không có mùi.' Tại sao lại nhìn mà không thấy? Bởi vì có sự hổi quang phản 
chiếu. Tại sao nghe mà không hay? Bởi vì phản văn văn tự kỷ, tức quay cái nghe để nghe chính mình. 
Tại sao ngửi mà không có mùi? Bởi vì thâu nhiếp thân tâm, nên mùi vị không làm cho mình dính mắc. 
Đây là trạng thái khi mắt nhìn sắc mà không thấy sắc, tai nghe tiếng mà coi như không có âm thanh, 
mũi ngửi mùi hương mà không thấy có mùi hương, lưỡi nếm mà không thấy có vị, thân xúc chạm mà 
không thấy có cảm giác, ý có pháp mà không dính mắc vào pháp. Nếu chúng ta có thể buông bỏ hết 
mọi thèm khát, thì chúng ta sẽ không còn bám chấp vào bất cứ thứ gì nữa. Khi chúng ta buông bỏ hết 
mọi thứ 'có và không, thì mọi thứ ràng buộc chúng ta vào cõi luân hồi sẽ không còn nữa——At the age 
of27, one day, he followed his elder brother to go to Zen Master Gioi Khong's Preaching Hall to attend 
a series Of lectures on the Diamond Sutra. When master Gioi Khong explained the verse: 

“Everything that 1s phenomenal, 

Is like a dream, an 1llusion, a bubble, a shadow. 

It is like dew and lightening. 

One should always sees 1t as such.” 
He was suddenly awakened and exclaimed, “The Tathagata's five kinds of words are certainly not 
falsely spoken (these words include real words, true words, correct words, not-deceitful words, and not- 
đifferent words; these five kinds of words of the Tathagata symbolize the truth of the bhutatathata; the 
words of Tathagata are true and consistenf). All worldly things are indeed empty, and not real; only the 
Way (of Buddhism) 1s real. What else am I seeking for? Moreover, the Confucians talk about good 
relationships between the king and madarins, father and son; while Buddhism discuss about 
performance of conduct of Sound Hearers and Bodhisattvas. Although these are two separate 
teachings, they lead to the same goal. Nevertheless, only Buddhist teachings can help getting out of the 
sufferings of birth and death, and cutting off existence and non-existence.” He then asked to be 
ordained and to become a disciple of Zen master Giới Không. After attaining the essential meaning of 
Zen, he became the dharma heir of the sixteenth generation of the Vinitaruci Zen Sect. He went to 
Mount Từ Sơn and stayed in the deep Jungle to practfice ascetics and medifation for six years. Then he 
went to the mountain foot to build a small temple named Phù Môn and stayed there to preach Buddha 
Dharma until he passed away. Zen Master Tri wanted to remind all Zen practitioners that they should 
always have this attitude “Looking but not seeing, hearing but not listening, smelling but not notIcing 
the scent.` Why 1s it described as “looking, but not seeing?* Because the person 1s returning the light to 
shine within, and introspecting. Why 1s 1t “hearing, but not listening?” Because he 1s turning the hearing 
to listen his own nature. Why does 1t say, “smelling, but not noticing the scent?” Because he has 
gathered back his body and mind, and 1s not disturbed any longer by scent. At this time, the cultivafor”s 


2437 


eyes contemplate physical forms, but the forms do not exist for him. His ears hears sounds, but the 
sounds do not exist for him. His nose smells scents, but those scents do not exist for him. His tongue 
tastes flavors, but for him, those flavors do not exist. His body feels sensations, but does not attach 
1(self to those sensations. His mind knows of things, but does not attach to them. If we can throw all 
desires, then we will not cling to anything anymore. That also means when we throw away all 
existence and emptiness, all things binding us to this samsara world will fall apart. 


4) Trí Nhàn: Thu Phục Loài Cọp— Tarming A Tiger 

Thiển sư Việt Nam, quê ở Phong Châu, Bắc Việt. Thế danh của Sư là Lê Thước. Sư là dòng dõi của 
vua Lê Đại Hành. Ông nội Sư là Lê Thuận Tông, là một quan chức lớn của triều Lý. Sư thi đậu Tiến 
Sĩ và được bổ làm Cung Hầu Thư Gia trong triều. Một hôm, Sư đang ngồi Thiền thì thấy một con cọp 
đuổi một con nai đang chạy đến bên Sư, Sư bèn dỗ rằng: “Tất cả chúng sanh đều tiếc tánh mạng, 
ngươi chớ nên giết hại lẫn nhau.” Nghe xong, cọp cúi đầu sát đất, tỏ dấu quy y rồi đi. Về sau này, Sư 
cất một cái am dưới chân núi và thâu nhận giáo hóa đồ đệ. Tài vật cúng dường luôn chất thành đống. 
Người của bộ tộc miền núi gần đó họp nhau lại để đánh cắp. Tuy nhiên, mỗi khi Sư đi ra ngoài, 
thường có con cọp lớn nằm giữ cửa am, vì vậy nhóm người này không thể vào trong am được. Cuối 
cùng, rất nhiều người trong nhóm đó đã được Thiền sư Trí Nhàn dạy dỗ dẫn dắt trở về đời sống đạo 
đức—A Vietnamese Zen Master from Phong Châu, North Vietnam. His worldly name was Le Thuoc. 
He was a descendant of King Lê Đại Hành. His grandfather named Lê Thuận Tông, a high official in 
the royal court during the Lý Dynasty. He passed the Doctorate Degree in Philosophy and was 
assigned as a royal official with the rank of “Cung Hầu Thư Gia.” One day, he was sitting in meditation 
when he saw a tiger chasing a deer toward him. Zen master Tri Nhan said to them: “All sentient beings 
cherish their lives, you should not harm each other.” The tiger bowed to the ground to show 1(s 
acceptance of taking refuge, and then went away. Later on, Zen master Tri Nhan built a hut at the foot 
of a mounfain and received disciples. Donations were always piled up. People from a tribe nearby 
banded together and tried to raid the donations. However, whenever master Tri Nhan went outside, a 
big tiger would squat 1n front of the hut, so the raiders địd not dare to break 1n. Eventually, many of 
them were taught and guided back to a virtuous life by the master 


DCCCLV. Trí Nhàn Hương Nghiêm: Chih-Hsien Hsiang-yen 

1)_ Bánh Vẽ Chẳng No Bụng Đói—A Picture oƒa Cake Can°t Satisfy Hunger 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, sau khi Bách Trượng thị tịch, Hương Nghiêm Trí Nhàn 
(2-898) trình diện Qui Sơn, người được tuyên bố là nối pháp thầy Bách Trượng, và mặc dâu có lẽ hai 
người cùng tuổi, Hương Nghiêm yêu cầu Qui Sơn nhận mình làm đệ tử. Tuy nhiên, Qui Sơn e dè 
không muốn chấp nhận lời yêu cầu này, vì vậy Qui Sơn bảo: “Ta nghe nói ông ở chỗ Thiển Sư Bá 
Trượng hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, đó là người thông minh lanh lợi, ý tưởng là cội gốc sanh 
tử. Giờ đây ta không hỏi ngươi những gì ngươi nhớ từ kinh điển, mà thử nói một câu khi cha mẹ chưa 
sanh xem?” Sư bị một câu hỏi nầy làm mờ mịt không đáp được. Trở về liêu, sư soạn hết sách vở đã 
học qua, tìm một câu đáp trọn không thể có. Sư than: “Bánh vẽ chẳng no bụng đói.” Đến cầu xin Qui 
Sơn nói pháp, Qui-Sơn bảo: “Nếu ta nói cho ngươi, về sau ngươi sẽ chưởi ta; ta nói là việc của ta đâu 
can hệ gì đến ngươi?” Sư bèn đem những sách vở đã thu thập được đồng thời đốt hết, coi như bánh vẽ 
ăn mấy cũng chẳng no. Sư nói: “Đời nầy chẳng học Phật pháp nữa, chỉ làm Tăng thường làm việc cơm 
cháo, khỏi nhọc tâm thần.” Sư khóc từ giả Qui-Sơn ra đi —According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XI, after Pai-chang died, Hsiang-Yen presented 
himself to Kuei-shan, who had been declared the master's đdharma successor, and even though they 
were probably about the same age, Hsiang-Yen asked to be accepted as a disciple. Kuei-shan, 
however, was relucfant to grant the request, so Kwei-Shan said to Hsiang-Yen: “['ve heard that you 
are an intelligent monk at Pai-Zhang, responding ten times for what you're asked. Now m not asking 


2438 


you about what recorded or what can be learned from the scripturesl You must say something from the 
time before you were born and before you could distinguish obJects. Í want to record what you say.” 
Hsiang-Yen was confused and unable to answer. He sat in deep thought for some time and then 
mumbled a few words to explain his understanding. But Kwei-Shan couldn't accept this. Hsiang-Yen 
said: “Phen would the master please explain 1?” Kwei-Shan said: What I might say would merely be 
my own understanding. How could 1t benefit your own view?” Hsiang-Yen returned to the monk”s hall 
and search through the books he had collected, but he couldn't find a single phrase that could be used 
to answer Kwei-Shan”s question. Hsiang-Yen then sighed and said: “A picture of a cake can”t satIsfy 
hunger.” He the burned all his books and said: “During this lietime I won”t study the essential 
doctrine. ÏI Just become a common mendicant monk, and I wont apply my mind to this any more.” 


2) Trí Nhàn Hương Nghiêm: Cái Này Là Cái Gì?— WVhat Is Thỉs? 

Một hôm khác, có một vị Tăng đến và hỏi thiển sư Hương Nghiêm Trí Nhàn (2-898) về ý chỉ Tây lai 
của Tổ Sư, Sư thọc tay vào túi, khi rút ra, bàn tay nắm lại thành cái nắm tay rồi lại mở nắm tay ra và 
làm như lấy vật gì cho người hỏi. Vị Tăng quỳ xuống và đưa tay ra nhận. Hương Nghiêm hỏi: "Cái này 
là cái gì?" Vị Tăng không đáp. Đây là trường hợp vị thiển sư lấy một vật gần đó để trả lời câu hỏi. Khi 
được hỏi thì vị thiển sư có thể đang làm một công việc, hay đang nhìn ra cửa sổ, hay đang lặng lẽ ngồi 
tư duy, và rồi giải đáp của ngài có thể nhắc đến những vật như thế có liên hệ đến việc làm của ngài 
lúc bấy giờ. Vì vậy, ngài có thể nói bất cứ điều gì, bằng những cơ duyên như thế, cái đó không phải là 
một lối đoán ngôn trừu tượng đặt vào một vật được lựa chọn tùy ý để thuyết minh quan điểm của 
mình —Another day, a monk came and asked Hsiang-yen Chih-Hsien concerning Bodhidharma's idea 
of coming to the West. Hsiang-yen put his hand 1nto his pocket, and when he got 1t out 1t was formed 
1nto a fist, which he opened as 1f handing the contents over to the questioner. The monk knelt down and 
extended both hands in the attitude of receiving. Hsiang-yen said, "What 1s this?" The monk made no 
reply. This 1s the case where an object near by 1s made use of in answering the question. When 
questioned, the master may happen to be engaged in some work, or looking out of the window, or 
siting quietly in meditation, and then his response may contain some allusion to the objects thus 
connected with his doing at the time. Whatever he may say, therefore, on such occasion 1s not an 
abstract assertion on an object deliberately chosen for the 1llustration of his poInt. 


3) Trí Nhàn Hương Nghiêm: Đạo Do Ngộ Mà Đạt, Chẳng Tại Ngôn Ngữ— The Way Is Atfained By 
Means 0ƒ Enlightenment, Not By Words 

Một hôm Thiền Sư Hương Nghiêm Trí Nhàn (2-898) thượng đường dạy chúng: "Đạo do ngộ mà đạt, 
chẳng tại ngữ ngôn. Đó là cái thấy miên mật rở rở chưa từng cách rời, chẳng nhọc tâm ý. Tạm nhờ hồi 
quang phản chiếu. Những ai hằng ngày vận dụng công phu trọn vẹn trong ngữ ngôn để đạt ngộ chỉ là 
kẻ mê tự trái mà thôi."——One day, Zen master Hsiang-Yen Chih-Hsien entered the hall and addressed 
the monks, saying, "The Way 1s attained by means of enlightenment and 1s not found in words. Ít 1s 
mysterious and majestic, and without the slightest breach. Dont belabor your mind! Just turn the light 
inward. Those disciples using total effort every day in words to realize enlightenment are Just 
backward and confused.” 


4)_ Trí Nhàn Hương Nghiêm: Đừng Hét Loạn Hét Hồ!— Don 't Make Blind Shouts or Wild Shouts! 

Một hôm, Thiền sư Trí Nhàn Hương Nghiêm thượng đường thị chúng, nói: “Lão Tăng nghe tiếng hét 
trước hành lang và tiếng hét phía sau Tăng phòng. Hết thảy mấy ông, chẳng nên hét hồ hét loạn. Cho 
dầu mấy ông có hét cho lão Tăng lên đến tận trời xanh thì lão Tăng cũng sẽ trở xuống, và dầu cho lão 
Tăng chẳng còn chút hơi thở nào lão Tăng cũng sẽ sống lại và nói: Như vậy cũng chưa đủ!' Tại sao 
vậy? Bởi vì lão Tăng chưa rải những hạt châu cho mấy ông trong căn phòng có che rèm màu tím. 
Nghĩa là lão Tăng chưa tiết lộ sự hiểu biết sâu sắc của mình trong phòng thiển.”—One day, Zen 


2439 


master Hsiang-yen entered the hall and addressed the assembly, saying: “I hear shouts in the front 
corridor and shouts in the back quarters of Monks. All of you, dont make blind shouts or wild shouts. 
Even I1f you shouted me up into the blue sky I would come back down, and though I might not have a 
breath of air in me Ïd revive and say: "Thafs still not enough!' Why? Because I have yet to scatter 
pearls for you inside the purple-curtained room. It 1s to say [have yet reveal my deepest understanding 
1n the sanzen room.” 


5) Trí Nhàn Hương Nghiêm: Hiểu Thì Hiểu, Không Hiểu Thì Không Hiểu, Thuyết Lý Làm Gì?— 

Your Understanding Is AlI Right, But What Is the Dse oƒ Hurrying So to Theorize? 
Một hôm, có một vị Tăng từ Qui Sơn đến chỗ Hương Nghiêm (?-8§98), Hương Nghiêm hỏi: "Nhân có 
một vị Tăng hỏi Tổ Qui Sơn về ý chỉ sang Trung Hoa của Tổ Bồ Đề Đạt Ma; và khi trả lời, Qui Sơn 
đưa cây phất tử lên. Bấy giờ mấy ông hiểu như thế nào về hành vi của Qui Sơn?" Vị Tăng đáp: "Ý của 
Tổ sư là tức sắc minh tâm, phu vật hiển lý." Hương Nghiêm bảo: "Hiểu thì hiểu, không hiểu thì không 
hiểu. Lợi ích gì mà vội vàng thuyết lý như vậy?" Vị Tăng tức thì xoay người lại và hỏi: "Như vậy ý 
của sư thì sao?" Hương Nghiêm đưa cây phất tử lên như tổ Qui Sơn đã làm——A monk came from Kuei- 
shan to Hsiang-yen when the latter asked the monk, “There was once a monk who asked Kuei-shan 
concerning the Patriarchs idea of coming to the West, and Kuei-shan in answer held up his duster 
(hossu). Now how do you understand the meaning of Kuei-shan's action?" The monk repled, “The 
masters idea 1s to elucidate mind along with matter, to reveal truth by means of an obJective reality." 
Hsiang-yen Chih-Hsien said, "Your understanding 1s all right as far as 1t goes. But what 1s the use of 
hurrying so to theorize?" The monk now turned around and asked, "What wIll be your understanding?” 
Hsiang-yen held up his duster like Kue1-shan. 


6) Trí Nhàn Hương Nghiêm: Nhân Lạc Hạ Thâm Tỉnh—A Man Who Is Falling Down a Deep Well 
Công án của Thiển sư Hương Nghiêm, nói về một người rớt xuống giếng sâu (có tài liệu nói vực sâu), 
miệng chỉ ngậm được một cành cây, có nên đáp hay không đáp câu hỏi của người khác? Một hôm, 
Thiền sư Hương Nghiêm (vào thế kỷ thứ IX) thượng đường dạy chúng: "Ví như có người lơ lửng trên 
miệng vực sâu muôn trượng, răng cắn vào một cành cây, chân thõng giữa hư không, hai tay không níu 
vào đâu được. Và lúc ấy có người qua đó hỏi vọng lên: 'Tổ Đạt Ma qua Trung Hoa có ý nghĩa gì? Nếu 
người trên cây mở miệng ra trả lời thì rơi mất mạng trong vực sâu. Nếu không trả lời thì phụ lòng 
người hỏi. Trong phút giây nguy kịch khó xử ấy, người ấy phải làm sao?" Hương Nghiêm đặt vấn để 
phủ nhận tất cả đối thể một cách bức bách không sao né tránh được. Người bị treo trên miệng vực sâu 
là người bị kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa cái chết và cái sống, không còn biện luận gì 
được để thối thác. Chúng ta có thể giải thích công án thú vị này theo hai cách. Thứ nhất, nó tiêu biểu 
cái kỹ thuật mà các Thiền sư thường sử dụng để bó buộc đệ tử thối lui vào ngõ bí của con đường mà tư 
tưởng thường lệ và những liên tưởng của người ấy luôn luôn tuân theo, như thế đặt ra một hoàn cảnh 
khiến người đệ tử không còn cách nào để cho phép tư tưởng của mình tác động được. Rồi bằng cách 
xô đẩy người đệ tử một bước xa hơn nữa vào một vùng bất tri, Thiền sư có thể khai mở huệ nhãn của 
đệ tử. Thứ nhì, nếu chúng ta nhìn công án này theo phép ẩn dụ, nó nhắc nhở chúng ta đến bản chất 
luôn luôn nắm giữ hay chấp trước của tâm thức con người. Quả đúng rằng con người chúng ta lúc nào 
cũng cần phải có một cái gì đó để ôm giữ hay bám víu. Hình như chúng ta không thể nghĩ rằng tâm 
thức có thể tác động mà không có đối tượng để suy tưởng. Chúng ta chưa từng có thể suy tưởng hay 
hoạt động mà không có một đối tượng trong bất kỳ khoảnh khắc nào. Hơn thế nữa, trong hầu hết các 
trường hợp, chúng ta phải có hơn một đối tượng để nắm giữ hay chấp trước. Nếu mất đi đối tượng này 
chúng ta luôn nhờ đến đối tượng khác. Nhưng các vị Thiển sư không cho phép chúng ta có bất cứ cơ 
hội nào để nắm bắt một đối tượng khác. Các Thiển sư luôn luôn xô đẩy chúng ta đến đường cùng, nơi 
chúng ta không có gì để nắm bắt hay chấp trước, hoặc trốn tránh. Chính ở đây, vào cái lúc tuyệt vọng 
này, chúng ta phải vứt bỏ cái thói quen chấp trước, nhảy ra khỏi chiến hào cuối cùng của con đường tư 


2440 


tưởng và đầu hàng với hai bàn tay không, không có gì để ôm giữ, để đạt đến sự giải thoát lớn trong 
kiếp nhân sinh. Trong hai trường hợp của Nam Tuyển và Ngưỡng Sơn, đồ chúng không cứu nổi mạng 
con mèo, không bảo vệ được tấm gương quý, chỉ vì tâm họ chưa cởi bỏ được nếp trí thức nên không 
mở được một lối thoát giữa mê đồ do hai sư phụ Nam Tuyển và Ngưỡng Sơn chủ tâm gài vào. Nhưng 
trong trường hợp này, mạng sống của chính mình, phải tính làm sao đây? Hãy lắng nghe cái này! 
Tương truyền ở một tiền kiếp đức Phật nhảy vào miệng quỷ la sát, đổi mạng sống để được nghe trọn 
bài kệ chánh pháp. Thiền, cốt thực tế, muốn chúng ta phát tâm đại hùng đại lực và cao rộng như vậy, 
dám thí mạng sống nhị nguyên để đổi lấy giác ngộ và yên vui vĩnh viễn. Vì Thiển nói cánh cửa chỉ 
mở ra khi hùng tâm ấy phát hiện—The koan of a man who ¡s falling down a deep well, hanging from a 
branch by his teeth; respond or not respond to a question? One day, Zen master Hsiang-yen (n the 
ninth century) entered the hall and addressed his monks, saying, "Ilt 1s like a man over a precipice one 
thousand feet hiph, he 1s hanging himself there with a branch of a tree between his teeth; the feet are 
far off the ground, and his hands are not taking hold of anything. Suppose another man coming to him 
to propose a question, What 1s the meaning of the first patriarch coming over here from the West?' If 
this man should open the mouth to answer, he 1s sure to fall and lose his life; but 1ƒ he would make no 
answer, he must be said to 1gnore the inquirer. At this critical moment what should he do?” Hsiang-yen 
1S putting the negation of opposites in a most graphically i1llustrative manner. The man over the 
precipice 1s caught in a đilema of lfe and death, and there can be no logical quibblings. This 
1nteresting koan can be Interpreted 1n two ways. FIrst, 1t 1s typical of the technique often used by Zen 
masters to compel the disciple to retreat to the dead end of the tracks which his habitual thinking and 
associations have always followed, thus setting up a condition in which he has no way of allowing his 
thoughts to function. Then, by pushing the disciple one step beyond to the unknown, the Master may 
open his wisdom eye. Second, 1ƒ we look upon this koan metaphorically, 1t reminds us of the ever- 
ørasping or clinging nature of the human mind. It is indeed true that we as humans must have 
something to hold or to cling to all the time. It seems unthinkable to us that the mind can function 
without having an obJject to think about. Never for one moment can we do without an object to make 
mental or physical activity possible. Eurthermore, on most occasions we must have more than one 
obJect to grasp or cling to. If we lose one we can always resort to another. But Zen masters will not 
allow us to have any chance to grasp on another obJect. Zen masters always drive us to the absolute 
dead-end state, where we have nothing to grasp, ching to, or escape from. It 1s right here, at this very 
point of desperation, that we must give up habit of clinging, and 1t 1s right here that we must withdraw 
from the last ditch of our thought-track and surrender, with both hands empty, with nothing to hold on to 
for the Absolute Great Release. In two cases of Nan-chuan and Yang-shan, the monks failed to save 
the innocent victim or the precious treasure, sinply because their minds were not yet free from 
1ntellectualism and were unable to break through the entanglements purposely set up by Nan-chuan in 
one case and by Yang-shan 1n this case. But in this very case, how about one's own life? Listen to this! 
The Buddha in one of his former lives 1s said to have thrown himself down Into the maw of a man- 
devouring monster, 1n order to get the whole stanza of the truth. Zen, being practical, wants us to make 
the same noble determination to give up our dualistic life for the sake of enlightenment and eternal 
peace. For 1t says that 1ts gate will open when this determination 1s reached. 


7) Trí Nhàn Hương Nghiêm: Sinh Giải Vị Phân— After and Before Discrimination 

Một hôm, Thiền sư Hương Nghiêm Trí Nhàn thượng đường thị chúng, nói: “Sau khi sanh ra và trước 
khi có những giác quan phân biệt, cái gì là tam ma địa hàng ngày của một đứa nhỏ?”——One day, Zen 
master Hsiang-yen Chih-hsien (2-898) entered the hall and addressed the assembly, saying, “After 
birth and before the discrimination facultiles come 1nto being, what 1s the everyday samadhi of an 
infant?” 


2441 


8) Trí Nhàn Hương Nghiêm: Thất Nội Nhất Đăng— The Lamp in the Room 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XI và Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển IX, một hôm, có một vị Tăng hỏi 
Hương Nghiêm Trí Nhàn Thiền Sư (2-898): “Cái gì là ngọn đèn đơn độc trong phòng?” Hương Nghiêm 
đáp: “Nếu ba người xác nhận nó thì rùa vỏ cứng biến thành một loài vỏ mềm.” Hành giả tu Thiển nên 
luôn nhớ rằng một ngọn lửa tiêu biểu cho trí tuệ bát nhã; một ngọn đèn dầu trong phòng vì vậy tiêu 
biểu cho một ánh sét lóe lên liên tục không bao giờ hết —The Records of the Transmission of the 
Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XI and in Wudeng Huiyuan, Volume IX, one day, a monk asked Zen 
master Hsiang-yen Chih-hsien, “What 1s the single lamp in the room?” Hsiang-yen replied, “Tf three 
people testlfy to 1t, a terrapin become a softshell.” Zen practitioners should always remember that a 
flame represents the prajna-wisdom; the single oil lamp burning ín the room thus represents the 
unending lightning flash that must never be extinguished. 


DCCCLVI.Trí Nhu: Đi Đông Đi Tây Chẳng Bằng Ghé Lại Thê Hiền— Chỉh-jou: Go East and West, 
Ií Would Have Been Better to Stop At Ch'i-Hsien 
Thiển sư Trí Nhu ở núi Lô Sơn, am Thê Hiền, nhờ tham học với thiển sư Viên Thông mà chứng ngộ. 
Sau khi đại ngộ, sư đã cảm tác bài kệ này: 
"Nhị thập niên lai hành cước 
Tẩu tận Đông Kinh Tây Lạc 
Như kim khước đáo thê hiển 
Nhất bộ bất tằng di trước." 
(Hai mươi năm đi rảo bước. Đi suốt Đông Kinh Tây Lạc. Bằng nay lại đến thê hiền. Chẳng hể dời 
thêm một bước)—He was from Chi-hsien monastery at Mount Lu-shan, who had an enliphtenment 
under Zen master Yuan-tung. After his enlightenment, he made this verse: 
"For twenty years Ï've pilgrimaged 
All the way from east to wesf: 
And now, finding myself at Ch1-hsien, 
Not a step have I ever put forward." 


ĐCCCLVTII. Trí Nột: Chimul 
1) Bất Phạ Niệm Khởi, Chỉ Phạ Giác Trì — Don't Worry About the Rising oƒ Thoughts, But Beware 
Tƒ Your Recognttion 0ƒ Them Comes Too Late 

Thiền sư Trí Nột viết trong quyển Sự Tiếp Cận Thiền Của Người Đại Hàn: "Một số người không hiểu 
rằng bản chất của cái thiện và cái ác là hư vô. Họ ngồi cứng đờ bất động hàng giờ như một tảng đá 
đang đè nát cỏ, câu thúc cả thân và tâm. Tin tưởng đây như là một cách 'tu tâm' là một ảo tưởng 
nghiêm trọng. Vì lý do này mà người ta nói 'Các bậc Thanh văn, những người chỉ nghe Pháp bằng trái 
tim và trở nên giác ngộ, sẽ lần lượt đoạn trừ tư tưởng mê hoặc, nhưng cái tư tưởng làm việc đoạn trừ 
này chính là một tên cướp.' Nếu họ có thể nhận thấy rằng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ đều 
khởi lên từ bản tánh, vậy thì sự khởi lên của các hành vi ấy cũng giống như sự không khởi lên của các 
hành vi ấy mà thôi (vì sự không khởi lên của các hành vi ấy cũng là do từ bản tánh). Từ trong cội 
nguồn, các hành vi ấy vốn nằm yên, tại sao chúng ta phải đoạn trừ chúng? Người ta nói: 'Đừng sợ sự 
khởi lên của các tư tưởng, nhưng tốt hơn, nên sợ ý thức được điều đó một cách muộn màng.' Người ta 
cũng nói: Nếu bạn ý thức được tư tưởng vào lúc nó khởi hiện, qua sự ý thức ấy, tư tưởng sẽ biến 
mất."—Zen Master Chinul wrote in The Korean Approach to Zen (The Collected Works of Chinul): 
"Some people do not realize that the nature of good and evil 1s void; they sit rigidly without moving 
and, like a rock crushing grass, repress both body and mind. To regard this as cultivation of the mind 1s 
a great delusion. For this reason 1t 1s said, 'Sravakas, ones who hear the Dharma with therr hearts and 
become enlightened, cut off delusion thought after thought, but the thought which does this cutting 1s a 
brigand.' If they could see that killing, stealing, sexual misconduct, and lying all arise from the nature, 


2442 


then therr arising would be the same as their non-arising. At the1r source they are calm, why must they 
be cut off? As 1t 1s said, 'Do not fear the arising of thoughts: only be concerned lest your awareness of 
them be tardy.' It 1s also said, 'IÝ we are aware of a thought at the momert 1t arises, then through that 
awareness 1t will vanish."" 


2) Trí Nột: Đốn Ngộ Theo Sau Bởi Sự Tu Tập Từ Từ —Sudden Awakening Followed By Gradual 
Cultivation 

Trí Nột, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của Phật giáo Triều Tiên. Thầy của ông là 
Chonghwi, một thiển sư thuộc truyền thống Thiển Hùng Châu của Triểu Tiên. Theo truyện kể của 
truyền thống thì ông đã ba lần chứng nghiệm giác ngộ: 1) lần đầu tiên xẩy ra tại Ch'ong-wonp-sa 
thuộc miền Đông Nam bán đảo Triều Tiên, được kết tủa bởi sự tụng đọc kinh Pháp Bảo Đàn của lục 
Tổ Huệ Năng; 2) lần thứ hai xãy ra tại Pomun-sa trên Núi Haga Đông Nam Triểu Tiên, mà kết quả 
đưa đến việc ông quyết định rằng trên căn bản Thiển tông khế hợp với kinh điển Phật giáo; 3) lần thứ 
ba vào năm 1187, trong khi ông đang trụ tại một ngôi thảo am ở Sangmuju nằm sâu trong vùng Núi 
Chiri, ông chứng ngộ lần cuối cùng sau khi đọc một đoạn được viết bởi Thiển Sư Đại Huệ. Ông là 
Thiên sư Triều Tiên đầu tiên làm phổ cập lối tu tập của truyền thống Thoại Đầu, liên hệ tới việc xử 
dụng Công Án không thể nào giải quyết được bằng lối lý luận của tư tưởng. Trong sự trình bày của 
ông về Thiêển, ông đã khai triển ý tưởng “đốn ngộ theo sau bởi sự tu tập từ từ,” nhằm cố gắng hòa giải 
cuộc tranh luận đang tiếp diễn trong truyền thống về vấn để giác ngộ và đạt được Phật quả một cách 
tức thì hay một cách từ từ. Lối lý luận của ông hiện vẫn còn tiếp tục là một kiểu mẫu trong truyền 
thống Thiển của Triều Tiên cho mãi đến ngày hôm nay. Về sau ông trụ lại tại Suson-sa, mà trước đây 
có tên là Kilsang-sa, trên Núi Songgwan, tên của ngọn núi này về sau được đổi lại thành Chogye, đặt 
theo tên Núi Tào Khê, ngọn núi nơi mà lục Tổ Huệ Năng đã sống. Tông Tào Động hiện tại của Triều 
Tiên là tông phái lớn nhất của Phật giáo tại xứ này có từ thời Trí Nột và cộng đồng Tăng vào thời đó 
của ông—Chinul (I158- 1210), one of the most influential figures in Korean Buddhism. His teacher 
was Chonghwi, a Son master who belonged to the Hung-chou tradiion of Cha*n. According to 
traditional accounts, he had three maJor awakening experience: l) the first occured at Ch°ong-wonp-sa 
1n the southest of the Korean peninsula and was precipitated by his reading of the platform Sutra of 
Hui-Neng or “Lu Tsu T?an-Ching”; 2) the second occured at Pomun-sa on Mount Haga ¡in South- 
eastern Korea, as a result of which he decided that Son (Zen) 1s fundamentally in agreement with 
Buddhist scriptures; 3) in 1187, while staying at the remote hermifage of SangmuJu on Mount Chín, he 
had his final awakening experlence after reading a passage by the Chinese Ch°an master Ta-hui Pˆu- 
Chuch. He was the first Korean Son master to popularize the practice of “Hwadu” (chín. Hua-T”ou), 
which Involves the use of riddles called Kong An (koan) that are insoluble by logical thought. In his 
presentation of Son, he developed the idea of “sudden awakening followed by gradual cultivation,” 
which attempted to reconcile the ongoing dispute within the tradiion over the question whether 
awakening 1s atfained suddenly or gradually. This continues to be the dominant paradigm in the 
Korean Son tradition today. He later setled at Suson-sa, formerly named Kilsang-sa, on Mount 
Songgwan, the name of which was subsequently changed to Mount Chosye, after Ts”ao-ch”1 san, the 
mountain in China on which Hui-neng lived. The modern Korean Chogye order, Korea”s largest 
Buddhist sect, traces 1tself back to Chinul and this monastic communmity. 


DCCCLVIII.Trí Oai: Ngưu Đầu Tông Đệ Ngũ Tổ —Chih-Wei: The FỰth Patriarch oƒ the Niu-T'ou 
Tsung 

Thiền sư Trí Oai (646-722) là tổ thứ năm của Ngưu Đầu Tông. Chúng ta không có nhiều tài liệu nói về 

tiểu sử và sự nghiệp hoằng pháp của Thiền sư Trí Oai. Theo các tác phẩm Tục Cao Tăng Truyện, 

Tống Cao Tăng Truyện, và Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, mặc dầu giáo pháp đặc trưng của Thiền sư 

Trí Oai vẫn chưa được biết, nhưng dường như ông đã thực hiện những hành động có chủ ý nhằm vào 


2443 


việc mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Sau khi sống nhiễu năm trên núi Ngưu Đầu, huyện Giang 
Ninh, tỉnh Giang Tô, đây cũng là nguôn gốc đặc trưng của tông Ngưu Đầu, ông cử Huệ Trung ở lại 
Ngưu Đầu trông nom tông phái của mình, rồi tự mình dời đến chùa Duyên Tộ ở Kim Lăng, bây giờ là 
Nam Kinh. Trong khi lưu trú tại đây, ông vẫn tiếp tục giảng dạy và truyền thừa cho Huyền Tố. Ngoài 
ra, Trí Oai còn có vài đệ tử khác tại đây, và một trích đoạn một trong những giáo pháp từ các đệ tử 
của ông vẫn còn—Name of a Chinese Zen master ¡n the seventh century. Chih-wei was the fifth 
patriarch of the Niu-T'ou School. We do not have sources regarding Zen master Chih-wei and his 
career of spreading the Dharma. According to the Hsu-Kao-Seng-Chuan, Sung-Kao-Seng-Chuan, and 
Ching-Te-Chuan-Teng-Lu, although Chih-we1s specific teachings are still unknown, he seems to have 
taken deliberate actions aimed at expanding his Iinfluence. After spending many years on Mount ÑNiu- 
Trou (Ox-head Mountain), in Chiang-ning district, Kiangsu province, this being the origin of the Niu- 
Trou Schools' peculiar name, he deputed supervision of his commumity there to Hui-chung and moved 
into Yen-tso Temple in Chin-ling, modern Nanking. Even while there he continued to teach, the 
transmission to Hsuan-su occuring at this new location. Chih-wel 1s also supposed to have had several 
other students, and an excerpt of one of his students' teaching 1s still extant. 


DCCCLIX. Trí Quang: Tử Vì Đạo—.Jnanaprabha: A Martyr 

Trí Quang là tên của một đệ tử của Luật Sư Giới Hiền. Theo Giáo sư Bapat trong Hai Ngàn Năm 
Trăm Năm Phật Giáo, vào giữa thế kỷ thứ chín, hoàng tử Tây Tạng là Ñi Ma Gon đi về phía tây và 
xây dựng một vương quốc mới, một trong những người con trai của ông đã trở thành tu sĩ Phật giáo và 
mang tên là Trí Quang. Vào thời của Trí Quang, Mật tông đã thôn tính hết mọi tôn giáo ở Ấn Độ. Mặc 
dù thế, bản thân Trí Quang không bị Mật tông thu hút. Trái lại, ông còn viết một cuốn sách chống lại 
phái nầy. Các tu sĩ Mật tông Tây Tạng cho rằng vị hoàng thân nầy phải xuống địa ngục vì tội viết 
cuốn sách phỉ báng nầy. Trí Quang là con trai cả của vua Guge (Shenshung) và đã trở thành một Tỳ 
Kheo. Ông đọc nhiều bộ kinh, theo chủ nghĩa duy lý và thừa kế của ông cha một sự sùng mộ sâu xa 
đối với đạo Phật. Tuy nhiên, ông nhận thấy rằng chống lại cái xấu là một nhiệm vụ rất lớn lao, những 
nỗ lực đơn độc của ông sẽ không kham nổi. Do đó, ông chọn lấy 21 thanh niên Tây Tạng thông minh, 
cho học ở trong nước mười năm, rồi gửi đến Kashmir để học lên cao hơn. Thế nhưng không một người 
nào trong bọn họ chịu nổi khí hậu khắc nghiệt của Kashmir và tất cả đều đã bỏ mạng, ngoại trừ 
Ratnabhadra (Rin-Chhen-Zang-Po) và Suprajna (Legs-Pahi-Shes-Rab). Ratnabhadra được xem là một 
dịch giả vĩ đại nhất của Tây Tạng. Khi ông kết thúc việc học trở về thì Trí Quang rất vui mừng, nhưng 
công việc mà ông đang làm quả là vượt quá sức của một người. Ông đi đến kết luận là do các du học 
sinh từ Tây Tạng gửi đi không chịu nổi khí hậu khắc nghiệt của Ấn Độ, nên có một số học giả từ Ấn 
Độ đến Tây Tạng làm việc thì có hiệu quả hơn. Ông bèn cử một phái đoàn sang Ấn Độ để mời A Để 
Sa qua Tây Tạng. Nhưng phái đoàn nầy đã thất bại vì họ không thuyết phục nổi vị luận sư nầy đến 
Tây Tạng. Trí Quang không phải là người dễ nản lòng. Ông quyết định cử một phái đoàn khác nhưng 
tiễn đã hết, nên ông đến tỉnh Gartog để thu góp vàng. Đây có lẽ là một nơi có mỏ vàng, nằm ở vùng 
phía bắc hồ Manasarovar. Theo lời kể lại thì vua xứ nầy đã bắt giữ ông và đòi một số tiền chuộc lớn. 
Khi con trai ông là Bodhiprabha (Byang-Chub-Od) hay tin cha mình bị bắt, ông đã gom được một số 
tiền tưởng là đủ để giải thoát cho cha, song số tiền đó bị xem là chưa đủ. Trước khi quay trở về lấy 
thêm tiền, ông đến thăm cha trong tù, và Trí Quang đã bảo con: “Con đã biết là ta đã già yếu rồi. Nếu 
không chết bây giờ thì có lẽ cũng chỉ trong mươi năm nữa thôi. Vậy nếu con phung phí tiền bạc vì ta 
thì chúng ta không thể nào mời được một học giả từ Ấn Độ qua đây. Thật đẹp đế biết bao nếu ta được 
chết vì một mục đích cao cả và con đùng toàn bộ số vàng kia để cử người đi Ấn Độ rước một học giả 
về! Hơn thế nữa, không chắc gì vị vua nây sẽ thả ta về sau khi nhận đủ số tiền đòi hỏi. Vì thế, con ơi, 
thay vì lo lắng cho ta, con hãy cử một sứ giả đến gặp ngài A Để Sa. Ta đảm bảo rằng ông ta sẽ đồng ý 
đến Tây Tạng, nhất là khi được biết về hoàn cảnh hiện nay của ta, vì ông ấy sẽ đoái thương chúng ta. 
Nếu vì một lý do gì mà ông ấy không đến được thì hãy mời một học giả khác đã từng làm việc dưới 


2444 


ông ta.” Thế rồi Trí Quang đặt tay lên vai con mình, cầu chúc khi hai cha con chia tay nhau lần cuối. 
Sau lần ấy, Bodhiprabha lo tìm một sứ giả là ưu bà tắc Gun-Than-Pa đi Ấn Độ, đảm đang trách nhiệm 
mà cha đã giao phó. Sau khi nghe kể lại về cái chết bi thảm của Trí Quang, vị tu sĩ hoàng gia, ngài rất 
cảm động và nói: “Chắc chắn là ngài Trí Quang sẽ trở thành một Bồ Tát, một Đức Phật sẽ thành, vì 
ông ấy đã hy sinh bản thân cho Chánh Pháp. Ta sẽ đáp lại nguyện vọng của ông ấy, nhưng các ngươi 
phải thấy là ta đang gánh trên vai ta trách nhiệm đối với 108 đền chùa. Hơn nữa, ta còn có nhiều việc 
khác phải lo. Phải mất 18 tháng ta mới rời bỏ được công việc nầy. Chỉ đến khi đó ta mới có thể đi Tây 
Tạng được. Còn bây giờ thì các ngươi cứ giữ lấy số vàng nầy.” Ratnakarasanti, tu viện trưởng, bất đắc 
dĩ phải để cho A Để Sa ra đi. Trong thời gian ở lại Tây Tạng, trên 30 năm, A Để Sa đã dịch nhiều sách 
và viết một tác phẩm nổi tiếng của ông tựa đề “Bồ Đề Đạo Đăng Luận.” Bản dịch ra tiếng Tây Tạng 
của cuốn sách nầy hiện vẫn còn. Sau nầy, Ratnabhadra, được Trí Quang đưa đi Ấn du học ngày trước, 
trở thành một đệ tử trung thành và giúp ngài A Để Sa dịch nhiều bộ sách quan trọng——Name of a 
disciple of Silabhadra. According to Prof. Bapat in the Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, in 
the middle of the ninth century A.D., the Tibetan Prince Ni-Ma-Gon moved to the west and founded a 
new kingdom. One of his son became a monk named Trí Quang (Jnanaprabha). By Jnanaprabha's time, 
Tantrism had devoured all the religions of India. In spite of this, Jnanprabha himself was not attracted 
to Trantism. On the contrary, he wrote a book against 1t. The Tantrics of Tibet believed that the royal 
ascetic went to hell for writing this book. Jnanaprabha was the eldest son of the king of Guge 
(Shenshung) and had become a monk. He had read the scriptures, was a rationalist, and had inherited 
from his forefathers a great faith in Buddhism. He realized, however, that the task of combating the 
evils of Tantrism was so stupendous that his single-handed efforts would not suffice. He therefore 
selected 21 intelligent Tibetan youths, educated them for for ten years In the country, and then sent 
them to Kashmir for higher studies. None of these, however, could stand the rigours of the climate 1n 
Kashmr, and all of them died except Ratnabhadra (Rin-Chhen-Zang-Po) and Suprajna (Legs-Pahi- 
Shes-Rab). Ratnabhadra 1s considered to be the greatest translator in Tibet. When he returned at the 
end of his studies, Jnanaprabha was very delighted, but the work of reform for which he had striven so 
hard was too difficult for just one individual. He came to a conclusion that since the students from 
Tibet found 1t very difficult to stand the clhmate of India, 1t would be better 1f some scholars were to 
come from India and work in Tibet. He decided to send a mission to go to India to 1invite Dipanakara to 
Tibet. The mission failed, however, for the party could not prevail upon the master to undertake a 
Journey to Tibet. Jnanaprabha was not one to be daunted by failure. He decided to send another party, 
but funds were lacking, so he went to the Gartog Province to collect gold. This probably refers to a 
place named Gartog, which was situated to the north of the Manasarovar lake and had a gold mine. Ít 1s 
recorded that the king of Gartog put him unđer arrest and held him up for a big ransom. When the news 
of Jnanaprabha's arrest reached his son, Bodhiprabha (Byang-Chub-Od), he thought that he had 
collected enough money to effect his release. The amount, however, proved inadequate, but before he 
could go back to obtain more money, he went to see his father in prison. Jnanaprabha said to his son: 
“My son! You know I am grown old. Even 1f I do not die immediately, I am likely to do so within the 
next ten years. So 1ƒ you squander money on me, we shall not be able to send for a scholar from India. 
How splendid it would be 1f I were to die for the sake of the great cause and you could send all the 
gold to India to fetch the scholar! Moreover, 1t 1s not certain that the king wiÏll release me even after he 
has received the stipulated amount of gold. So, my son, instead of worrying about me, you had better 
send an emissary to Atisa. l am sure he w1ll agree to come to Tibet, especially when he hears about my 
present plight, for he will take pity on us. If for some reason he cannot come, then you should send for 
some other scholar who has worked under him.” Thus Jnanaprabha put his hand on his son and blessed 
him as he took leave of him for the last time. After the last meeting with his father, Bodhiprabha sent 
Upasaka Gun-Than-Po who had lived in India for two years to go to India to invite Atisa Dipankara. 
After Dipankara was told about Jnanaprabha”s tragic story (the death of the royal ascetic), he was very 


2445 


moved and said: “here 1s no doubt that Jnanaprabha was a Bodhisattva, the Buddha to be, because he 
had sacrificed himself for the Dharma. I will fulfill his desire, but you must realize that the heavy 
responsibility for 108 temples rests on my shoulders. [ have to be relieved of these duties. Then only 
shall I be able to go to Tibet. In the meantime, you must keep this gold.” Dipankara Iinformed 
Ratnakarasanti, the Chief Abbot of the Mahavihara, about his Intentions. Ratnakarasanti was first 
reluctant to let him go, but eventually he allowed Dipankara to go to Tibet. When he stayed in Tibet, 
more than thirty years, Atisa translated many books and wrote his famous work tifled “Bodhipatha- 
pradipa.” The Tibetan translation of this book 1s still extant. Later, the great master Ratnabhadra, who 
had been sent by Jnanaprabha to Kashmir, became Atisa's s(aunchest devotees and assisted him in 
translating many 1mportant books. 


DCCCLX. Trí Tạng Tây Đường: Chỉ-Tsang Hsỉ T'ang 

1) Bất Không Giả Danh— Conyentional Names Are Not Empty 

Theo Thiền Sư Trí Tạng, khi kinh nói về "Không của sắc tướng" là có ý chỉ sự thiếu vắng tánh chân, 
trước khi được gọi là "không". Nó không có nghĩa rằng giả hữu là không. Vì tự tánh rỗng lặng nên gọi 
là không. Đây là chân đế. Cái bất không của chân lý giả tạm thì gọi là tục đế-——According to Zen 
Master Chi-tsang, when the Sutras speak of "the emptiness of visivle form” this refers to 1s emptiness 
and lack of a true substantive nature, therefore 1t 1s called "empty.” It does not mean that conventional 
visible reality 1s empty or nothingness, therefore ¡it 1s called empty. This 1s the real truth. The non- 
emptiness of conventional reality 1s called the worldly truth. 


2) Trí Tạng: Có Và Không! —Being and Nothingness! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VII, khi Thiền Sư Tây Đường Trí Tạng (735-814) đã trụ trì 
Tây Đường, một cư sĩ hỏi sư: “Có thiên đường, địa ngục chăng?” Sư đáp: “Có.” VỊ cư sĩ lại hỏi: “Có 
Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo chăng?” Sư đáp: “Có.” Người ấy hỏi nhiều vấn để nữa, sư đều đáp 'có." 
Người ấy thưa: “Hòa Thượng nói thế e lầm chăng?” Trí Tạng hỏi: “Khi ông hỏi các vị tôn túc khác thì 
họ nói gì?” VỊ cư sĩ đáp: “Con đã hỏi Hòa Thượng Cảnh Sơn.” Sư hỏi: “Hòa Thượng Cảnh Sơn nói với 
ông thế nào?” Vị cư sĩ đáp: “Ngài nói tất cả đều không.” Sư hỏi vị cư sĩ: “Ông có vợ con gì không?” Vị 
ấy đáp: “Có.” Sư hỏi tiếp: “Hòa Thượng Cảnh Sơn có vợ chăng?” VỊ ấy đáp: “Không.” Sư nói: “Như 
vậy Hòa Thượng Cảnh Sơn nói không là phải.” Người ấy lễ tạ lui ra——According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume VII, after Zhi-T”sang became an abbot of the 
Western Hall (in Chinese, Hsi-T”ang), a lay person asked him: “Is there a heaven and hell?” Zhi- 
Tsang said: “There 1s.” The lay person then asked: “Is there really a Buddha, Dharma, and Sangha, 
the three Jewels?” Zhi-T”sang said: “There are.” The lay person then asked several other questions, 
and to each Zhi-T”sang answered, ““[here are.” The lay person said: “Is the Master sure there”s no 
mistake about this?” Zh¡-T”sang said: “When you visited other teachers, what did they say?” The lay 
person said: “[ once visited Master Jing-Shan.” ZhI-T”sang said: “What dịd Jing-Shan say to you?” The 
lay person said: “He said that there wasn't a single thing.” Zh¡-T”sang said: “Do you have a wife and 
children?” The lay person said: “Yes.” Zhi-T”sang said: “Does Master Jing-Shan have a wife and 
children?” The lay person said: “No.” Zhi-T”sang said: ““Then 1t`s okay for Jing-Shan to say there 1sn”t 
a single thing.” The lay person bowed, thanked Zhi-T”sang, and then went away. 


3) Trí Tạng: Kinh Có Khác Đâu?— Aren ft Sufras All the Same? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển VI, một lân, Mã Tổ hỏi Tây Đường Trí Tạng (735-814): 
“Sao con chẳng xem kinh?” Sư thưa: “Kinh đâu có khác.” Mã Tổ nói: “Tuy nhiên như thế, con về sau 
vì người cần phải xem.” Sư thưa: “Con bệnh cần phải trị dưỡng, đâu dám nói vì người.” Mã Tổ bảo: 
“Con lúc lớn tuổi sẽ làm Phật pháp hưng thạnh ở đời.”——According to the Records of the Transmission 
of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume VỊI, once Ma-Tsu asked Zhe-T”sang: “Why don”t you read 


2446 


sutras?” Zhi-T”sang said: “Aren”t they all the same?” Ma-Tsu said: “Although that”s true, still you 
should do so for the sake of people whom you wIÏll teach later on.” Zhi-T”sang said: “I think Z“h¡-T”sang 
must cure his own 1llness. Then he can talk to others.” Ma-Tsu said: “Late in your life, you” ll be known 
throughout the world.” Zhi-T”sang bowed. 


4) Trí Tạng: Thiền Pháp—Zen Methods 

Tây Đường Trí Tạng (735-814) là tên của một vị Thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ tám. Ngoài việc 
tên của Trí Tạng xuất hiện trong thí dụ thứ 73 của Bích Nham Lục, còn có một vài chỉ tiết lý thú về vị 
Thiền sư này trong Truyền Đăng Lục, quyển VỊ: Thiền sư Trí Tạng Tây Đường sanh năm 735 tại 
Kiển Hóa. Khi còn nhỏ ông đã có tướng mạo phi phàm. Người ta nói ông giống như là người phò tá 
cho Pháp Vương (thị giả cho Phật). Ông là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Trí Tạng là một môn đồ xuất 
sắc của Mã Tổ; sau khi thầy thị tịch, các vị sư khác yêu câu Trí Tạng đứng ra làm viện trưởng để 
hướng dẫn họ. Một hôm Mã Tổ sai Tây Đường Trí Tạng (735-814) đến Trường An dâng thơ cho Quốc 
Sư Huệ Trung. Quốc Sư hỏi: “Thầy ngươi nói pháp gì?” Sư từ bên Đông sang bên Tây đứng. Quốc sư 
hỏi: “Chỉ cái ấy hay còn cái gì khác?” Sư trở lại bên Đông đứng. Quốc sư bảo: “Cái đó là của Mã Sư, 
còn ngươi thế nào?” Sư thưa: “Đã trình tương tợ với Hòa Thượng.”—Zen Master Zhi-T”sang-Hsi- 
Tang, name of a Chinese Zen monk ¡in the eighth century. Beside the fact that his name appears in 
example 73 of the Pi-Yen-Lu, there 1s some 1nteresting information on him in The Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume VỊI: Zen master Zhi-T”sang-Hsi-T”ang was born 
in 735 in Qian-Hua. When young, he had an unusually noble appearance. People said that he would 
likely be an "assistant to the Dharma King” (a servant of of Buddha). He was a disciple of Ma-Tsu- 
Tao-Yi. Hsi-tang was an outstanding student of Ma-tsu; after the latters death, monks in the 
monastery requested Hsi-tang to assume leadership as abbot and to instruct them. One day Ma-Tsu 
dispatched Zh¡i-T”sang to Chang-An to deliver a letter to the National Teacher Nan-Yang-Hui-Zhong. 
The national Teacher asked him: “What Dharma does your teacher convey to people?” Zhi-T”sang 
walked from the east side to the west side and stood there. The National teacher said: “Is that all?” 
Zhi-Tsang then walked from the west side to the east side. The National Teacher said: “This 1s Ma- 
Tsu`s way. What do you do?” Zh¡-T”sang said: “I showed 1t to you already.” 


DCCCLXI.Trí Thành Cát Châu Và Lục Tổ Huệ Năng—Chỉih-Ch?eng Chỉ-Chou and the Sixth 
Patriarch Hui-Neng 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển V, Trí Thành vâng mệnh Thần Tú đến Tào Khê, theo chúng 
tham thỉnh, T HE nói từ đâu đến. Khi ấy Lục Tổ bảo chúng rằng: “Ngày nay có người trộm pháp đang 
ẩn trong hội nầy.” Chí Thành liền ra lễ bái và thưa đây đủ việc của ông. Tổ bảo: “Ông từ Ngọc Tuyển 
lại nên là kẻ do thám.” Trí Thành đáp: “Không phải.” Tổ hỏi: “Sao được không phải?” Trí Thành thưa: 
“Chưa nói là phải, đã thưa rồi là không phải.” Tổ bảo: “Thầy ông dùng cái gì chỉ dạy chúng?” Trí 
Thành thưa: “Thường chỉ dạy đại chúng trụ tâm quán tịnh, thường ngôi chẳng nằm.” Tổ bảo: “Trụ tâm 
quán tịnh là bệnh chớ không phải thiền, thường ngồi là câu chấp nơi thân, đối với lý có lợi ích gì?” 
Hãy lắng nghe bài kệ của tôi đây: 
“Khi sống ngồi không nằm, 

Khi chết nằm không ngồi, 

Vốn là đầu xương thúi, 

Vì sao lập công khóa.” 
Trí Thành lễ bái thưa rằng: “Đệ tử ở chỗ đại sư Thần Tú, học đạo chín năm mà không được khế ngộ. 
Ngày nay nghe Hòa Thượng nói một bài kệ liền khế ngộ được bổn tâm. Sanh tử là việc lớn, đệ tử xin 
Hòa Thượng vì lòng đại bi chỉ dạy thêm.” Tổ bảo: “Tôi nghe thầy ông dạy học nhơn pháp giới định 
huệ, hành tướng như thế nào, ông vì tôi nói xem?” Trí Thành thưa: “Đại sư Thần Tú nói các điều ác 
chớ làm gọi là giới, các điều thiện vâng làm gọi là huệ, tự tịnh ý mình gọi là định, chưa biết Hòa 


2447 


Thượng lấy pháp gì dạy người?” Tổ bảo: “Nếu tôi nói có pháp cho người tức là nói dối, ông chỉ tùy 
phương mở trói, giả danh là tam muội. Như thầy ông nói giới định huệ, thật là không thể nghĩ bàn, 
nhưng chỗ thấy giới định huệ của tôi lại khác.” Trí Thành thưa: “Giới định huệ chỉ là một thứ vì sao lại 
có khác?” Tổ bảo: “Thầy ông nói giới định huệ là tiếp người Đại thừa, còn tôi nói giới định huệ là tiếp 
người tối thượng thừa, ngộ hiểu chẳng đồng, thấy có mau chậm; ông nghe tôi nói cùng với kia đồng 
hay chăng? Tôi nói pháp chẳng la tự tánh, la thể nói pháp thì gọi là nói tướng, tự tánh thường mê, 
phải biết tất cả muôn pháp đều từ nơi tự tánh khởi dụng, ấy là pháp chơn giới, chơn định, chơn huệ.” 
Hãy lắng nghe tôi nói kệ đây: 
“Đất tâm không lỗi tự tánh giới, 
Đất tâm không sỉ tự tánh huệ, 
Đất tâm không loạn tự tánh định. 
Chẳng tăng chẳng giảm tự kim cang, 
Thân đến thân đi vốn tam muội.” 
Trí Thành nghe kệ rồi hối tạ, mới trình một bài kệ: 
“Năm uẩn thân huyễn hóa, 
Huyễn làm sao cứu cánh, 
Xoay lại tìm chân như, 
Pháp trở thành bất tịnh.” 
Tổ liền ấn khả đó, lại bảo Trí Thành rằng: “Giới định huệ của Thầy ông là khuyên dạy người tiểu căn 
tiểu trí, còn giới định huệ của tôi đây là dạy người đại căn đại trí. Nếu ngộ được tự tánh cũng chẳng 
lập Bồ Đề, Niết Bàn, cũng chẳng lập giải thoát tri kiến, không một pháp có thể được mới hay dựng lập 
muôn pháp. Nếu hiểu được ý nầy cũng gọi là thân Phật, cũng gọi là Bồ Đề Niết Bàn, cũng gọi là giải 
thoát tri kiến. Người thấy tánh lập cũng được, không lập cũng được, đi lại tự do, không bị trệ ngại, ứng 
dụng tùy việc làm, nói năng tùy đáp, khắp hiện hóa thân, chẳng la tự tánh, liền được tự tại thần 
thông, du hý tam muội, ấy gọi là kiến tánh.” Trí Thành lại thưa: “Thế nào là nghĩa chẳng lập?” Tổ 
bảo: “Tự tánh không lỗi, không si, không loạn, niệm niệm Bát Nhã quán chiếu, thường lìa pháp tướng, 
tự do tự tại, dọc ngang trọn được, có gì nên lập? Tự tánh tự ngộ, đốn ngộ, đốn tu cũng không thứ lớp, 
cho nên chẳng lập tất cả pháp. Các pháp là lặng lẽ, có thứ lớp gì?” Trí Thành liền lễ bái, nguyện làm 
người hầu hạ, sớm chiều không lười mỏi—According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Chˆuan-Teng-Lu), Volume V, as ordered by Shen-Hsiu, Chih-Ch'eng proceeded to Ts°ao-Hsi and 
Joined the assembly without saying where he had come from. The Patriarch told the assembly, ““Foday 
there 1s a Dharma thief hidden in this assembly.” Chih-Chˆeng immediately stepped forward, bowed 
and explained his mission. The Master said, “You are from Yu-Ch"uan; you must be a spy.” “No,” he 
replied, “I am not.” The Master said, “What do you mean?” He replied, “Before I confessed, I was; but 
now that I have confessed, I am not.” The Master said, “How does your Master Instruct his followers?” 
Chih-Chˆeng replied, “He always 1nstructs us to dwell with the mind contemplating stillness and to sit 
up all the time without lying down.” The Master said, “To dwell with the mind contemplating stillness 
1S sickness, not Dhyana. Constant sitting restrains the body. How can 1t be beneficial? Listen to my 
V€TS€: 
"When living, sit, don't lie. 
'When dead, lie down, don't sit. 
How can a set of stinking bones 
Be used for trainng?" 
Chih-Ch?eng bowed again and said, “Your đisciple studied the way for nine years at the place of great 
Master Hsiu but obtained no enlightenment. Now, hearing one speech from the High Master, I am 
united with my original mind. Your disciple”s birth and death 1s a serious matter. WIII the High Master 
be compassionate enough to instruct me further?” The Master said, “I have heard that your Master 
1nsfructs his students in the dharmas of morality, concentration, and wisdom. Please tell me how he 


2448 


defines the terms.” Ch¡ih-Cheng said, “The great Master Shen-Hsiu says that morality 1s abstaining 
from doïng evil, wisdom 1s offering up all good conduct, and concentration 1s purifying one”s own mind. 
Thịs 1s how he explains them, but I do not know, High Master, what dharma of instruction you use.” 
The Master said, “If I said that I had a dharma to give to others, I would be lying to you. Ï merely use 
expedients to untie bonds and falsely call that samadhi. Your master's explanation of morality, 
concentration, and wisdom 1s truly inconceivably good but my conception of morality, concenfration 
and wisdom 1s different from hịs.” Chih-Ch'eng said, “There can only be one kind of morality, 
concentfration, and wisdom. How can there be a difference?” The Master said, “Your master”s 
morality, concentration, and wisdom guide those of the Great Vehicle, whereas my morality, 
concentration, and wisdom guide those of the Supreme Vehicle. Enlightenment 1s not the same as 
understanding; seeing may take place slowly or quickly. Listen to my explanation. Is it the same as 
Shen-Hsiu's? The Dharma which I speak does not depart from the self-nature, for to depart from the 
self-nature 1n explaining the Dharma 1s to speak of marks and continually confuse the self-nature. You 
should know that the functions of the ten thousand dharmas all arise from the self-nature and that this 1s 
the true morality, concenfration, and wisdom. Listen to my verse: 
"Mind-sground without wrong: 

Self-nature morality. 

Mind-ground without delusion: 

Self-nature wisdom. 

Mind-sground without confusion: 

Self-nature concenfration. 

Neither increasing nor decreasing: 

You are vajra. 

Body comes, body goes: 

The original samadhi." 
Hearing this verse, Chih-Ch'eng regretted his former mistakes and he expressed his gratitude by 
saying this verse: 

"“These five heaps are a body of illusion. 

And what 1s illusion? 

Ultimately? If you tend toward True suchness 

The Dharma 1s not yet pure.”" 
The Master approved, and he said further to Chih-Ch'eng, “Your Master”s morality, concenfration and 
wisdom exhort those of lesser faculties and lesser wisdom, while my morality, concentration, and 
wisdom exhort those of great facultes and great wisdom. If you are enlightened to your self-nature, 
you do not set up 1n your mind the notion of Bodhi or of Nirvana or of the liberation of knowledge and 
vision. When not a single dharma 1s established in the mind, then the ten thousand dharmas can be 
established there. To understand this principle 1s to achieve the Buddha”s body which 1s also called 
Bodhi, Niưrvana, and the liberation of knowledge and vision as well. Those who see the1r own nature 
can establish dharmas in their minds or not establish them as they choose. They come and go freely, 
without Iimpediments or obstacles. They function correctly and speak appropriately, seeing all 
transformaton bodies as ¡intregral with the self-nature. That 1s precisely the way they obtain 
independence, spiritual powers and the samadhi of playfulness. This 1s what 1s called seeing the 
nature." Chih Ch'eng asked the Master further, “What 1s meant by “not establishing?°” The Master 
replied, “When your self-nature 1s free from error, obsfruction and confusion when Prajna 1s present in 
every thought, contemplating and shedding 1llumination and when you are constantly apart from the 
dharma marks and are free and independent, both horizontally and vertically, then what 1s there to be 
esfablished? In the self-nature, in self-enlightenment, in sudden enlightenment, and ¡in sudden 
cultivation there are no degrees. Therefore, not a single dharma 1s established. All đharmas are still 


2449 


and extinct. How can there be stages?” Chih-Ch*eng made obeisance and attended on the Master day 
and night without laziness. 


DCCCLXII.Trí Thiền Sư: Zen Master Tri 
1) Gieo Chủng Tử Phật Vào Tâm Sẽ Trổ Quả Giác Ngộ— To Nurture the Seed oƒ Buddhahood, It 
WLH Surely Produce the Fruit oƒ Enlightenment 
Thiển sư Trí thường nhắc nhở tứ chúng: “Hành giả phải nuôi dưỡng hạt giống sanh ra quả vị Phật, vì 
một khi được gieo vào tâm người, sẽ trổ quả vị giác ngộ.” Nhắc nhở xong, sư liền bảo chúng lắng nghe 
bài kệ: 
“Ký hoài xuất tố dưỡng hung trung, 
Văn thuyết vi ngôn ý duyệt tùng. 
Tham dục truất trừ thiên lý ngoại, 
Hy di chi lý nhật bao dung” 
(Đã mang giống Phật dưỡng trong lòng, 
Nghe nói lời mầu ý thích mong. 
Vất ngoài ngàn dặm niềm tham muốn, 
Lý nhiệm càng ngày càng bao dong). 
Zen master Trí always reminded his disciples: “Practiioners should always nurture the seed that 
produces the Buddha fruit because once 1t 1s sown In the heart of man, 1t will surely produce the fruit of 
enlightenment.” After reminding, he asked his disciples to listen to the verse of “Buddha Seed” as 
follows: 
“Having the Buddha seed within, 
Hearing the profound teachings, 
You should be eager to practice. 
After throwing all desires far a thousand 
miles away, then day after day, 
You w1Ïl]l enter more deeply the wonder 
truth of liberation.” 


2) Trí Thiền Sư: Nhìn Mà Không Thấy, Nghe Mà Không Hay, Ngửi Mà Không Có Mùi— Looking 
But Not Seeing, Hearing But Not Listening, Smelling But Not Noticing the Scenf 
Thiển sư Trí thường nhắc nhở tất cả hành giả tu thiển nên luôn có thái độ “Nhìn mà không thấy, nghe 
mà không hay, ngửi mà không có mùi.` Tại sao lại nhìn mà không thấy? Bởi vì có sự hổi quang phản 
chiếu. Tại sao nghe mà không hay? Bởi vì phản văn văn tự kỷ, tức quay cái nghe để nghe chính mình. 
Tại sao ngửi mà không có mùi? Bởi vì thâu nhiếp thân tâm, nên mùi vị không làm cho mình dính mắc. 
Đây là trạng thái khi mắt nhìn sắc mà không thấy sắc, tai nghe tiếng mà coi như không có âm thanh, 
mũi ngửi mùi hương mà không thấy có mùi hương, lưỡi nếm mà không thấy có vị, thân xúc chạm mà 
không thấy có cảm giác, ý có pháp mà không dính mắc vào pháp. Nếu chúng ta có thể buông bỏ hết 
mọi thèm khát, thì chúng ta sẽ không còn bám chấp vào bất cứ thứ gì nữa. Khi chúng ta buông bỏ hết 
mọi thứ 'có và không”, thì mọi thứ ràng buộc chúng ta vào cõi luân hồi sẽ không còn nữa. Giảng xong, 
sư bảo chúng lắng nghe kệ đây: 
“Đạm nhiên tự thủ, 

Duy đức thị vụ. 

Hoặc vân thiện ngôn, 

Quyền quyền nhất cú. 

Tâm vô bỉ ngã, 

Ký tuyệt hôn mai, 

Nhật dạ trắc giáng, 


2450 


Vô hình khả trụ. 
Như ảnh như hưởng, 
Vô tích khả thú.” 
(Đạm bạc tự giữ, Chỉ đức là vụ. Hoặc nói lời lành, Tha thiết một câu. Lòng không bỉ ngã, Đã dứt bụi 
mù, Ngày đêm lên xuống, Không hình khá trụ, Như bóng như vang, Không vết khá đến)—Zen Master 
Trị always reminded all Zen practiioners that they should always have this attitude “Looking but not 
seeing, hearing but not listening, smelling but not noticing the scent.` Why 1s it described as “looking, 
but not seeing?” Because the person 1s returning the light to shine within, and introspecting. Why 1s 1t 
“hearing, but not listening?ˆ* Because he 1s turning the hearing to listen his own nature. Why does 1t say, 
“smelling, but not noticing the scent?) Because he has gathered back his body and mind, and 1s not 
đisturbed any longer by scent. At this time, the cultivatorˆs eyes contemplate physical forms, but the 
forms do not exIst for him. His ears hears sounds, but the sounds do not exIst for him. His nose smells 
scents, but those scents do not exIst for him. His tongue tastes flavors, but for him, those flavors do not 
exIst. His body feels sensations, but does not attach 1tself to those sensations. His mind knows of thinøs, 
but does not attach to them. If we can throw all desires, then we will not cling to anything anymore. 
That also means when we throw away all existence and emptiness, all things binding us to this samsara 
world wIll fall apart. After preaching, the master asked his disciples to listen to this verse: 
“Live a simple life yourself. 
Only the morality 1s your duty. 
lf you want to tell good words to others, 
Earnestly telÏ Just one saying: 
'When you see there are no self and others, 
The dust stops blowing. 
Day and night, goïng up and down, 
There 1s no form to settle, 
Like a reflection, like an echo, 
There 1s no trace to point out at all?” 


3) Trí Thiền Sư: Niệm Đến Và Đi Như Ảo Ảnh!— Though(s Come and Go Just Like Illusion! 

Thiên sư Trí quê ở Phong Châu, Bắc Việt. Ngài là dòng dõi của vua Lê Đại Hành. Ông nội ngài là Lê 
Thuận Tông, là một quan chức lớn của triều Lý. Ngài thi đậu Tiến Sĩ và được bổ làm Cung Hầu Thư 
Gia trong triều. Năm 27 tuổi, ngài xuất gia làm đệ tử của Thiển sư Giới Không. Sau khi trở thành pháp 
tử đời thứ 16 của dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, ngài đi đến núi Từ Sơn và trụ trong rừng sâu để tu tập 
khổ hạnh và thiền định trong sáu năm liền. Sau đó ngài xuống chân núi cất am Phù Môn giảng pháp 
cho đến khi ngài thị tịch. Cả hai ông Tô Hiến Thành và Ngô Hòa Nghĩa đều là đệ tử tại gia của ngài. 
Một hôm Sư thượng đường bảo chúng: “Các ông có biết vạn pháp hiển lộng trong tâm các ông hay 
không? Nhưng khi các ông nhìn quanh lại không thể thấy được tâm mình đâu cả. Các ông không thể 
nói không có tâm vì thức vẫn sinh và vẫn diệt. Mà các ông cũng không thể nói là có cái gọi là tâm vì 
nào có dấu vết gì của nó đâu và các niệm đến và đi như ảo ảnh mà thôi”— A Vietnamese Zen 
Master from Phong Châu, North Vietnam. He was a descendant of King Lê Đại Hành. His grandfather 
named Lê Thuận Tông, a high official In the royal court during the Lý Dynasty. He passed the 
Doctorate Degree in Philosophy and was assigned as a royal official with the rank of “Cung Hầu Thư 
Gia.” At the age of 27, he left home and became a disciple of Zen master Giới Không. After becoming 
the dharma heir of the sixteenth generation of the Vinitaruci Zen Sect, he went to Mount Từ Sơn and 
sfayed in the deep jungle to practice ascefics and meditation for six years. Then he went to the 
mountain foot to build a small temple named Phù Môn and stayed there to preach Buddha Dharma 
until he passed away. It should be noted that both Tô Hiến Thành and Ngô Hòa Nghĩa were his lay 
disciples. One day Zen master Trí entered the hall and addressed the monks, saying: “Don”t you know 


2451 


that all things are playing in your mind? But when you look around and you cannot see the mind at all. 
You cannot say there 1s no mind because the consciousness keeps arising and vanishing. You cannot 
say there 1s something called mind because there 1s no trace of 1t and thoughts come and go just like 
1lusion†” 


DCCCLXIII. Trí Thường Tín Châu: Chih-Ch?ang Hsin-Chou 
1) Trí Thường Tín Châu Và Lục Tổ Huệ Năng— Chih-Ch*ang Hsin-Chou and the Sixth Patriarch 
Hui-Neng 
Trí Thường Tín Châu là tên của một vị Thiền sư Trung Hoa. Hiện nay chúng ta có nhiều tài liệu chỉ 
tiết về Thiền Sư Trí Thường như trong Truyền Đăng Lục, quyển V, và Kinh Pháp Bảo Đàn; tuy nhiên, 
có một số chi tiết lý thú về vị Thiển sư này trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, 
chương bảy, Tăng Trí Thường, người ở Quí Khê, Tín Châu, thuở nhỏ xuất gia, chí cầu thấy tánh, một 
hôm đến tham lễ, Lục Tổ hỏi: “Ông từ đâu đến, muốn cầu việc gì?” Sư thưa: “Học nhân gần đây đến 
núi Bạch Phong ở Hồng Châu lễ Hòa Thượng Đại Thông nhờ chỉ nghĩa kiến tánh thành Phật, nhưng 
chưa giải quyết được hồ nghi, nên từ xa đến đây lễ Hòa Thượng, mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy.” Tổ 
bảo: “Kia có ngôn cú gì ông thử nhắc lại xem.” Trí Thường thưa: “Trí Thường đến nơi kia, trải qua ba 
tháng, chưa được chỉ dạy, vì lòng tha thiết vì pháp nên một hôm riêng vào trượng thất thưa hỏi: “Thế 
nào là bản tâm, bản tánh của con? Ngài Đại Thông nói rằng: 'Ông thấy hư không?' Trí Thường đáp: 
'Thấy!' Hòa Thượng Đại Thông hỏi: 'Ông thấy hư không có tướng mạo chăng?' Trí Thường đáp: 'Hư 
không vô hình mà có tướng mạo gì? Ngài Đại Thông bảo: 'Bản tánh của ông ví như hư không, trọn 
không một vật có thể thấy, ấy gọi là chánh kiến, không một vật có thể biết, ấy gọi là chơn tri, không 
có xanh, vàng, dài, ngắn, chỉ thấy bản nguyên thanh tịnh, giác thể tròn sáng tức gọi là thấy tánh thành 
Phật, cũng gọi là Như Lai Tri Kiến.” Trí Thường khẩn khoản với Lục Tổ: 'Học nhơn tuy nghe lời nầy 
vẫn chưa giải quyết xong điều nghi, cúi xin Hòa Thượng chỉ dạy.' Lục Tổ bảo: “Lời thầy kia nói vẫn 
còn kiến tri nên khiến ông chưa rõ.” Nay tôi chỉ ông một bài kệ: 
“Chẳng thấy một pháp còn thấy không, 
Giống như mây nổi che mặt nhựt, 
Chẳng biết một pháp giữ biết không, 
Lại như hư không sanh điện chớp, 
Tri kiến nầy bỗng nhiên dấy lên, 
Lầm nhận đâu từng hiểu phương tiện, 
Ông phải một niệm tự biết lỗi, 
Tự kỷ linh quang thường hiển hiện.” 
Trí Thường nghe bài kệ rồi tâm trí hoát nhiên đại ngộ, bèn nói kệ: 
“Vô cớ khởi tri kiến, 
Chấp tướng cầu Bồ Đề, 
Tình còn một niệm ngộ, 
Đâu vượt mê ngàn xưa. 
Tự tánh giác nguyên thể, 
Tùy chiếu luống đổi dời, 
Chẳng vào thất Tổ Sư, 
Mờ mịt chạy hai đầu.” 
Vào một hôm khác, Trí Thường hỏi Tổ rằng: “Phật nói pháp ba thừa, lại nói Tối thượng thừa, đệ tử 
chưa hiểu, mong ngài chỉ dạy.” Tổ bảo: “Ông xem nơi bản tâm mình, chớ có chấp tướng bên ngoài. 
Pháp không có bốn thừa, tâm người tự có những sai biệt. Thấy nghe tụng đọc ấy là Tiểu thừa, ngộ 
pháp hiểu nghĩa ấy là Trung thừa, y pháp tu hành ấy là Đại thừa, muôn pháp trọn thông, muôn pháp 
đầy đủ, tất cả không nhiễm, lìa các pháp tướng, một cũng không được gọi là Tối thượng thừa. Thừa là 
nghĩa hành, không phải ở miệng tranh, ông phải tự tu chớ có hỏi tôi, trong tất cả thời, tự tánh tự như.” 


2452 


Trí Thường liền lễ tạ và hầu Tổ đến trọn đời—Zen Master Chih-Ch'ang, name of a Chinese Zen 
master. We do have a lot of detailed documents on this Zen Master, 1e, the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch?uan-Teng-Lu), Volume V, and the Flatform Sutra; however, there 1s 
some 1n(eresting information on hím in Flatform Sutra. According to the Flatform Sutra, Chapter 
Seven, Bhikshu Chih-Ch'ang, a native of Kuei-Hsi in Hsin-Chou, left home when he was a child and 
resolutely sought to see his own nature. One day he called on the Sixth Patriarch, who asked him, 
“Where are you from and what do you want?” Chih-Chˆang replied, “Y our student has recently been to 
Pai-Feng Mountain in Hung-Chou to call on the High Master Ta-T”ung and received his Instruction on 
the principle of seeing one”s nature and realizing Buddhahood. As I have not yet resolved my doubts, I 
have come from a great distance to bow reverenfly and request the Master's compassionate 
1nstruction.” The Master said, “hat Instruction dịd he give you? Try to repeat 1t to me.” Chih-Chˆ°ang 
said, “After arriving there, three months passed and still I had received no 1nstruction. Being eager for 
the Dharma, one evening I went alone 1nto the Abbot”s room and asked him, “What 1s my original mind 
and original substance?” But Ta-T”ung then said to me, “Do you see empty space?” “Yes,` I said, “l see 
1.` Ta-T”ung said to me, “Do you know what appearance 1t has?* Chih-Ch'ang replied, “Empty space 
has no form. How could it have an appearance?” Ta-T”ung said, 'Your original mind 1s Just like empty 
space. To understand that nothing can be seen 1s called right seeing; to know that nothing can be 
known is called true knowing. There 1s nothing blue or yellow, long or short. Simply seeing the clear, 
pure original source, the perfect bright enlightened substance, this 1s what 1s called “seeing one”s 
nature and realizing Buddhahood. It 1s also called “the knowledge and vision of the Tathagata.`” 
Although I heard this instruction, I still do not understand and beg you, O Master to instruct me.” The 
Master said, “Your former master”s explanation still retains the concepts of knowing and seeing; and 
that 1s why you have not understood. Now, I will teach you with a verse: 

Not to see a single dharma 

sữill retains no-seeing, 

Greatly resembling floating clouds 

covering the sun. 

Not to know a sinele dharma 

holds to empty knowing, 

Even as a lightning flash 

comes out of empty space. 

This knowing and seeing 

arise In an 1nstant. 

'When seen wrongly, 

can expedients being understood? 

If, in the space of a thought, 

you can know yOUur OWI €TTOI, 

'Your own spiritual light 

wIll always be mamifested. 
Hearing the verse, Chih-Ch'ang undersfood it with his heart and mind, and he composed this verse: 

Without beginning, 

knowing and seeing arIse. 

When one 1s attached to marks 

Bodhi 1s sought out. 

Clinging to a thought of 

enlightenment, 

Do Irise above my former confusion? 

The inherently enlightened 


2453 


substance of my nature 

IHuminates the turning tw1sting flow. 

But had I not entered 

the Patriarchˆs room, 

Td still be runming, lost 

between the two extremes. 
On another day, Chih-Ch"ang asked the Master, “he Buddha taught the dharma of the three vehicles 
and also the Supreme Vehicle. Your disciple has not yet understood that and would like to be 
1nstructed.” The Master said, “Contemplate only your own original mind and do not be attached to the 
marks of external dharmas. The Dharma doesn”t have four vehicles; 1t 1s people”s minds that differ. 
Cultivating by seeing, hearing, and reciting 1s the small vehicle. Cultivating by awakening to the 
Dharma and understanding the meaning 1s the middle vehicle. Cultivating 1n accord with Dharma 1s the 
øreat vehicle. To penetrate the ten thousand dharmas entirely and completely while remaining without 
defilement, and to sever attachment to the marks of all the đharmas with nothing whatsoever gained in 
return: that is the Supreme Vehicle. Vehicles are methods of practice, not subJects for debate. 
Cultivate on your own and do not ask me, for at all times your own self-nature 1s 1tself “thus.”” Chih- 
Ch'ang bowed and thanked the Master and served him to the end of the Masterˆs life. 


2) Trí Thường Tín Châu: Quan Âm Diệu Trí Lực— Kuan Yin°s Way oƒ Living 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển VII: Một hôm, Thiển sư Trí Thường thượng đường dạy chúng: "Ta sắp 
giảng Thiền; các ông hãy bước tới đây cả." Khi đổ chúng bước tới, Sư tiếp: "Các ông có nghe nói 
Quan Âm Diệu Trí Lực, năng cứu thế gian khổ?" Một vị Tăng hỏi: "Thế nào là Quan Âm Diệu Trí 
Lực?" Sư búng ngón tay và nói: "Ông có nghe không?" Vị Tăng đáp: "Có nghe." Sư quát ầm lên: "Một 
lũ ngây ngô; các ông muốn khám phá cái gì ở đây?" Nói xong Sư lấy gậy gạt họ ra, rồi cười lớn và bỏ 
đi vào trú phòng của mình—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng- 
Lu), Volume VI: One day, Zen master Chih-Ch'ang entered the hall and said to his monks, "Ï am now 
going to talk on Zen; you will all come forward." When all the monks came forward, he continued, "Do 
you hear the way Kwannon lives in full response to variefies of situatlons?” A monk asked, "What 1s 
Kuan Yinˆs way of living?" The master snapped his fingers, and said, "Do you hear?”" The monk said, 
"Yes." The master exploded, "A company of stupid fellows, what do you want to find out here?” So 
saying, he drove them out with his staff, and laughing aloud went away to his quarters. 


DCCCLXTIV.Trí Tịch Ngộ Không: Một Hội Linh Sơn Đâu Khác Hiện Giờ?—Chỉh-chỉ: Ancient 
Eagle Peqdk Assembly is Not Dÿƒƒerent from the Present 0ne 
Trí Tịch Ngộ Không là tên của một vị Thiển sư thuộc tông Tào Động Trung Hoa vào thời Ngũ Đại bên 
Trung Hoa (907-960). Sư xuất gia với Thiền sư Xử Chơn tại chùa Lộc Môn ở Nhượng Châu. Có một vị 
Tăng hỏi: "Thế nào là chỗ Hòa Thượng chuyển thân?" Sư đáp: "Một kẻ nằm riêng." Vị Tăng hỏi: 
"Thế nào là Đạo?" Sư đáp: "Phụng lâm quan." Vị Tăng nói: "Con chẳng hội." Sư nói: "Đi thẳng đến 
Kinh Nam." Vị Tăng khác hỏi: "Thế nào là đường chỉ qui?" Sư đáp: "Chớ dụng y." VỊ Tăng nói: "Lại 
cho con đến cùng chăng?" Sư nói: "Chỗ nào để được ngươi?" Vị Tăng hỏi: "Một hội Linh Sơn đâu 
khác hiện giờ?" Sư nói: "Chẳng khác hiện nay." Vị Tăng nói: "Việc chẳng khác là thế nào?" Sư nói: 
"Như Lai mật chỉ, Ca Diếp chẳng truyền."—Name of a Chinese Tsao Tung Zen master who lived in 
the Wu-tai Dynasty in China. He became a monk with Zen master Tsu-chên at Lu-men Zen monastery 
1n Jang-chou. A monk asked, "Where 1s your transformation of the body?” Chih-chi replied, ”A person 
who lie down In a separate place." A monk asked, "What is the Way?” Chih-chi replied, "A phoenix 
arrived at the gate." The monk said, "I dont understand." Chih-chi said, "Go straight to the south of the 
capital.” A monk asked, "What is the convergent line?" Chih-chi said, “Try not to utilize the robe." The 
monk said, "Does the Master want to push me to the dead-end road?” Chih-chi said, "Where can I get 


2454 


you?” A monk asked, at the present time, where 1s another Eagle Peak Assembly?" Chih-chi said, 
"Ancient Eagle Peak Assembly 1s not đifferent from the present one." The monk said, "What 1s the not- 
different thing?” Chih-chi said, "Sakyamumi Buddha gave the secret teachings, but Mahakasyapa 
never transmitted." 


DCCCLXYV. Trì Bát: Sống Chết Chẳng Bận Lòng— Trì Bat: Don't Be Bother With LỰe and Death 
Tnì Bát, tên của một vị Thiền sư Việt Nam, quê ở Luy Lâu. Sư họ Vạn, thích Phật giáo từ khi còn nhỏ. 
Lúc 20 tuổi, Sư xuất gia và trở thành đệ tử, và thọ giới cụ túc với Thiển sư Sùng Phạm tại chùa Pháp 
Vân. Sư trở thành Pháp tử đời thứ 12 dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sau khi Thây thị tịch, Trì Bát 
(1049-1117) trở thành du Tăng khất sĩ để tâm cầu chân lý. Sư tự mình đi khắp những chỗ giảng Thiển, 
tham vấn với các bậc tôn túc. Về sau, Sư trụ tại chùa Tổ Phong trên núi Thạch Thất. Lý Thường Kiệt 
là một trong những đệ tử tại gia nổi tiếng của Sư. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa 
Phật giáo tại Bắc Việt. Sư đồng thời dựng lại năm bảy kiểng chùa khác như chùa Pháp Vân, Thiền Cư, 
Thê Tâm và Quảng An để đáp lại ân pháp nhũ đã nuôi dưỡng pháp thân mình. Khi sắp thị tịch, Thiển 
Sư Trì Bát (1049-1117) nói kệ rằng: 
“Có chết tất có sống, 

Có sống tất có chết. 

Chết đời lấy làm buồn, 

Sống đời lấy làm vui. 

Buồn vui thật vô cùng, 

Bỗng nhiên thành đây đó. 

Đối với việc sống chết, 

Chẳng có gì bận lòng. 

Án tô rô tô rô Tất rị!” 
Trị Bat, name of a Vietnamese Zen master from Luy Lâu, North Vietnam. His family name was Van. 
He favored Buddhism when he was very young. At the age of 20, he left home, became a disciple and 
received complete precepts with Zen Master Sùng Phạm at Pháp Vân Temple. He became the Dharma 
herr of the Vinitaruci Zen Sect. After the master”s death, he became a wandering monk 1n search of the 
truth. He traveled to all Zen centers, inquiring of all experienced Zen masters. Later, he stayed at Tổ 
Phong Temple on Mount Thạch Thất. Lý Thường Kiệt was one of his most outstanding lay disciples. 
He spent most of his life to revive and expand Buddhism 1n North Vietnam. At the same time, he also 
restored several other temples such as Phap Van, Thien Cu, The Tam, Quang An, and others to pay the 
debt of the milk of the Dharma which nourished his spiritual nature. When he was about to pass away, 
Zen Master Tri Bat spoke a verse: 

“Jf there ¡s death, there must be life, 

If there 1s life, there must be death. 

Death causes worldly people sad, 

Life 1s what selular people reJoice 1n. 

Sadness and Joy are without end, 

They mutually entwine to each other. 

Dont be bother with life and death. 

An! Sulu! Sulu! PHI” 


DCCCLXVI.Trích Thủy Nghỉ Mục: Nhất Trích Thủy— Tekisui Giboku: A Drop oƒ Water 

Một hôm, thiển sư Nghi Sơn Thiền Giới (1802-1878) nhờ một thiền sinh trẻ tên là Nghi Mục (1822- 
1899) mang đến cho mình một thùng nước lạnh để pha nước tắm. Người thiển sinh mang nước đến, sau 
khi pha đủ nước tắm, anh ta liền đổ xuống đất chỗ nước còn dư lại. Thiền sư Nghi Sơn quở trách anh 
ta: “Đồ ngốc! Tại sao con không dùng nước còn dư lại để tưới cây? Trong chùa này con không được 


2455 


hoang phí dầu chỉ là một giọt nước.” Ngay lúc ấy người thiển sinh trẻ bừng ngộ. Anh ta đối tên mình là 
Trích Thủy Nghi Mục, trong tiếng Nhật có nghĩa là “một giọt nước”—One day, Zen master Gisan 
Zenkal asked a young student, whose name was Giboku to bring him a pail of water to cool his bath. 
The student brought the water and, after cooling the bath, threw on to the ground the little that was left 
over. The master scolded him, saying: “You dunce! Why didnt you give the rest of the water to the 
plants? What right have you to waste even a drop of water in this temple?” The young student attained 
Zen in that Instant. He changed his name to Tekisui, which means a drop of water. 


DCCCLXVII.Triệt Ông: Di Giới— Tetto: Admonitions 

Triệt Ông Nghĩa Hanh (1295-1369), tên của một Thiển sư thuộc tông Lâm Tế của Nhật Bản vào thế 
kỷ thứ XIV. Chúng ta không có chỉ tiết về Thiền Sư Triệt Ông Nghĩa Hanh, chỉ biết Sư là một vị Thiển 
sư Nhật Bản, thuộc tông Lâm Tế, đệ tử nối pháp của Thiển Sư Tông Phong Diệu Siêu, sống vào thế 
kỷ thứ XIV. Khi sắp thị tịch, trong lời di giáo, Thiển sư Triệt Ông nói: “Lão Tăng sẽ không phó thác 
Như Lai Tạng của Chân Pháp Nhãn cho bất kỳ ai. Lão Tăng sẽ tự mình mang nó cho đến khi Di Lặc 
giáng thế. Ừm! (lời di giáo này của Triệt Ông dựa vào truyền thuyết sau khi Ma Ha Ca Diếp truyền 
pháp cho A Nan, ngài mang y áo của đức Phật đi đến núi Chân Gà để đợi Di Lặc giáng thế)”—Tettô 
Gikô, name of a Japanese Zen master of the Rinzai school in the fourteenth century. We do not have 
detailed information regarding Zen Master Tettô Gikô. We only know that he was a Japanese Zen 
master of the Lin-chi Sect, one of the most outstanding Dharma heirs of Zen Master Shâhô Myôchô 
(1282-1338), who lived in the fourteenth century. When he was near death, 1n his admonitions, Zen 
master Tetto Gikô nói: “The Tathagata's Treasury of the True Dharma Eye I will entrust to no one. ] 
wIll bear 1t myself until Matreya descends to this world. Ahh!” 


DCCCLXVIII.Triệt Thông Nghĩa Giới: Thiền Không Phải Là Cách Có Giá Trị Duy Nhất Để Phát 
Triển Tâm Linh—Tettsu Gikai: Zen Is Not the Only Valuable Way in Religious Development 
Triệt Thông Nghĩa Giới (1219-1309), tên của một Thiển sư thuộc tông Tào Động Nhật Bản vào thế kỷ 
thứ XII. Thiền sư Cô Vân Hoài Trang (1198-1280) thừa nhận Triệt Thông Nghĩa Giới là người nối 
pháp cho mình vì ông tin rằng Đạo Nguyên muốn ông làm vậy. Tuy nhiên, dầu Cô Vân biết sự kính 
trọng mà Đạo Nguyên dành cho Nghĩa Giới, Cô Vân vẫn không hoàn toàn thừa nhận Nghĩa Giới. Ông 
nghi rằng, giống như nhiều cựu thành viên của trường phái Đạt Ma, Nghĩa Giới vẫn giữ những đức tin, 
đặc biệt về những nghi thức mật giáo, không hợp với cái mà Cô Vân hiểu là Thiền của Đạo Nguyên. 
Cô Vân nhắc nhở Nghĩa Giới rằng thiển tọa là chỉ tập trung vào giáo pháp của Đạo Nguyên. Cô Vân 
biết là có những thành viên trong cộng đồng Tăng già của Vĩnh Bình Tự không tin rằng thiển tọa nhất 
thiết là hình thức thích hợp duy nhất để tu tập, vì vậy Cô Vân đã hỏi thắng Nghĩa Giới là ông ấy đứng 
chỗ nào trong vấn đề này. Nghĩa Giới thừa nhận rằng, trong khi ông ta xem thiền tọa có giá trị, ông lại 
cũng tin có những cách tu tập khác cũng có giá trị cho hành giả phát triển tâm linh. Trong khi Cô Vân 
làm áp lực Nghĩa Giới trên vấn để này, ít nhất Nghĩa Giới đã làm cho người khác có cảm nghĩ rằng ý 
kiến của ông ta đã bị lung lay. Nói cách khác, Nghĩa Giới cũng chưa bao giờ bỏ niềm tin rằng thiển 
tọa không nhất thiết là phương pháp tu tập thích hợp duy nhất, và những yếu tố nghi thức từ từ được 
đưa vào trong chương trình sinh hoạt hằng ngày của chư Tăng. Chư Tăng truyền thống tại Vĩnh Bình 
Tự chống lại việc đưa nghi thức Chân Ngôn vào chùa của họ. Mặt khác, Nghĩa Giới lại tin rằng chẳng 
những phải làm theo sự yêu cầu của chính quyền, mà việc đưa những yếu tố nghi thức này vào tông 
Tào Động sẽ làm cho trường phái này phổ cập hơn với người tại gia Nhật Bản. Tuy nhiên, những ai 
không đồng ý với ông, lại cho rằng Thiền sư Đạo Nguyên sẽ chẳng bao giờ chuẩn thuận những thay 
đổi này. Cả hai phía đều có cảm giác mạnh về vấn để này, và cuối cùng là bạo động đã bùng phát 
giữa những người hỗ trợ Nghĩa Giới và những người chống đối ông. Nghĩa Giới rời khỏi chùa vì sự 
khủng hoảng này vì sợ cho an nguy của chính mình—Tettsu Gikai, name of a Japanese Zen monk of 
the Soto Sect, who lived in the thirteenth century. Zen master EJo recognized Gikal as his own hetr 





2456 


because he believed that Dogen would have wanted him to do so. However, although EJo was aware 
of the respect Dogen had had for Gikai, EJo himself had some reservations about him. He suspected 
that, like many of the former Daruma School members, Gikai held beliefs, in particular about the so- 
called esoteric or ritual practices, which were 1nconsistent with what EJo understood to be Dogens 
Zen. EJo reminded Gikai that zazen was the singular focus of Dogen's teaching. EJo knew there were 
members of the sangha at Eihei-ji who did not believe that zazen was necessarily the only appropriate 
form of practice, so he directly questioned Gikai about where he stood on the 1ssue. Gikai admitted 
that, while he valued the practice of zazen, he believed there were other disciplines that could be Just 
as valuable to one' religious development. While EJo pressured Gikai on the 1ssue, and Gikal at least 
gave the impression that his opinion was swayed. In other words, Tettsu Gikai had never wholly given 
up his belief that zazen was not necessarily the only appropriate practice, and the ritual elements were 
gradually being introduced Into the monks' daily schedule of activities. The traditional forces at Eihe1-JI 
resisted the 1nclusion of Shingon rites at their temple. Gikal, on the other hand, believed that not only 
should they comply with the government request but that by adding these ritual elements to Soto 
School would be likely to become more popular with the Japanese laity. Those 1n disgreement with 
him, however, held that Master Dogen would never have approved of these changes. There were 
strong feelings on both sides of the 1ssues, and finally violence broke out between Gikals SuppOrters 
and his opposers. Gikai fled the temple 1n remorse over the conflict he had caused and possibly In fear 
of his own safety. 


DCCCLXIX.Triều Châu Đại Điên: Chỉ Cần Trừ Bỏ Vọng Tưởng, Vọng Niệm, Kiến Lượng, Tức Là 
Chân Tâm —Chao-chou Ta-tien: Puting Aside AII Erroneous limaginaHions, Thoughf- 
Constructions, and Experiences, You WII Come to the Realization 0ƒ Your True Mind 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVI, sau khi lui về ẩn cư ở Linh Sơn, Tăng đồ tụ tập đông. 

Một hôm, Thiền Sư Triều Châu Đại Điên (731-824) thượng đường thị chúng: "Người muốn học Đạo 

trước hết phải biết bản Tâm của chính mình. Đem tâm ra mà bày tỏ cho thấy, mới là thấy đạo. Nhưng 

nay lắm kẻ vì không thể thâm nhập tánh thể của vạn vật nên bị mê hoặc coi một cái nhướng mày, một 
cái chớp mắt, một nói, một lặng, là tâm yếu của Thiền. Kỳ thật, chưa phải là trọn vẹn. Ta nay vì mấy 
ông mà phân minh nói rõ ra. Ai nấy hãy lắng nghe. Chỉ cần trừ bỏ những vọng tưởng, vọng niệm, kiến 
lượng, tức là Chân Tâm của mấy ông. Tâm ấy cùng với trần cảnh hoàn toàn không giao thiệp, khi mấy 
ông câm lặng, giữ gìn tịch tĩnh. Tức Tâm là Phật, không đợi tu tập đối trị. Cớ sao vậy? Ứng theo cơ, 
tùy vật chiếu, lạnh lùng hoạt dụng, tự khởi. Cội nguồn thăm thẳm của tất cả những hoạt dụng này vượt 
ngoài khái niệm tìm thấy trong kinh luận. Cái điệu dụng ấy ta gọi là Bản Tâm. Này, hãy nên giữ gìn, 
đừng để dong ruổi."—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch'uan-Teng-Lu), 

Volume XYVI, even after his retirement in Ling-chou, Zen master Chao-chou Ta-tien was besieged by 

monks. One day, he entered the hall and addressed the monks, saying, "Those who wish to master the 

truth must know first what 1s the1r own original Mind. This 1s attained when 1t 1s pointed out by means 

Of 1ts forms and mamifestations. But most people nowadays, being unable to penetrate 1nto the very 

essence of things, are falsely led to take a mere raising of the eyebrows, glancing this way and that 

Way, remaining silent, or uttering a word, for the finality of Zen truth. In point of fact, this 1s far from 

being satisfactory. I will tell you now most plainly how to proceed ĩn this matter, and you will listen 

attentively. Only when all your erroneous Imaginations, thought-consfructions, and experlences are put 
aside, will you come to the realization of your true Mind. This Mind has nothing to do with a world of 
defilements, with your being silent, with your holding on to quietude. Mind 1s no other than Buddha, 
and there 1s In 1t no artifice, no elaboration. Why? It responds to calls, 1t illuminates obJecfs as they 
come, and 1ts functions are cool and self-originating. The mysterious source of all these acfIvVifies 1s 
beyond conception found in the suftras and sastras. And we call this mystery our own original Mind. 
Take heed, monks, not to let it wander away from your hold."” 


2457 


DCCCLXX. Triệu Biện: Đạt Ngộ Kệ— Chao Pien: Verse 0ƒ Enlightenment 
Triệu Biện là một viên quan dưới thời nhà Tống, cư sĩ đệ tử của Thiển sư Tương Sơn Pháp Tuyển 
(Thiền sư Pháp Tuyển trên núi Tương Sơn). Một hôm, sau khi rảnh rỗi việc công, ông ngồi nghỉ ngơi 
tại công đường, khi đó bất thình lình ông nghe một tiếng sấm nổ ra bên tai làm cho ông hoát nhiên đại 
ngộ, ông bèn làm một bài thơ ghi lại kinh nghiệm Thiền như sau: 
“Mặc tọa công đường hưu ẩn kỷ 
Tâm nguyên bất động trạm như thủy 
Nhất thanh tịnh lịch đỉnh môn khai 
Hoán khởi tùng tiễn tự gia để.” 
(Công đường tựa ghế nghỉ ngơi, nguồn tâm không động như thanh thủy. Một tiếng sấm nổ khai mở 
lòng, lão vẫn ngồi đây nơi quê cũ). Có lẽ khía cạnh đáng chú ý nhất của kinh nghiệm Thiền là ở chỗ 
nó không có dấu vết nhân ngã. Trong sự chứng ngộ của Phật giáo, không hễể có chút dính dáng với 
những quan hệ và xúc cảm cá nhân bằng những từ ngữ thông diễn dựa trên một hệ thống hữu hạn của 
tư tưởng; thực tình, chẳng liên quan gì với chính kinh nghiệm. Dù ở đâu đi nữa, thì sự chứng ngộ hoàn 
toàn mang tính cách vô ngã, hay đúng hơn, trí năng tối thượng. Không những sự chứng ngộ chỉ là một 
biến cố bình thường, nhạt nhẽo, mà cái cơ duyên kích phát như cũng vô vị và thiếu hẳn cảm giác siêu 
nhiên. Sự chứng ngộ được kinh nghiệm ngay trong mọi biến cố bình sinh. Nó không xuất hiện như một 
hiện tượng phi thường mà người ta thấy ghi chép trong các tác phẩm thần bí của Thiên Chúa giáo. Khi 
sự bùng vỡ của tâm trí bạn đã đến lúc chín mùi, người ta nắm tay bạn, vổ vai bạn, mang cho một chén 
trà, một tiếng sét, gây một chú ý tầm thường nhất, hay đọc một đoạn kinh, một bài thơ, bạn chứng ngộ 
tức khắc—Chao pien was a great government officer of the Sung dynasty, a lay-disciple of Zen master 
Chiang Shan Fa-Chuan (Chiang Shan of Fa-chuan). One day, after his official duties were over, he 
found himself leisurely sitting in his government office, when all of a sudden a clash of thunder burst 
on his ear, and he realized a state of enlightenment. The poem he then composed depicts one aspect of 
the Zen experience: 
“Devoid of thought, I sat quietly by the desk in my office, 
With my fountain-mind undisturbed, as serene as wafer; 
A sudden clash of thunder, the mind-doors burst open, 
And lo, there sitteth the old man in all his homeliness.” 
Perhaps the most remarkable aspect of the Zen experience 1s that it has no personal not 1n 1t as 1S 
observable in Christian mystic experiences. There 1s no reference whatever in Buddhist satori to such 
personal feelings. We may say that all the terms are interpretations based on a definite system of 
thought and really have nothing to do with the experience 1(self. In anywhere satori has remained 
thoroughly Iimpersonal, or rather highly 1ntellectual. Not only satori 1fself 1s such a prosaic and non- 
Ølorious event, but the occasion that inspires 1t also seems to be unromantic and altogether lacking in 
super-sensuality. Satori 1s experienced in connection with any ordinary occurrence 1n one”s daily life. 
It does not appear to be an extraordinary phenomenon as 1s recorded in Christian books of mysticism. 
Sometimes takes hold of you, or sÏaps you, or brings you a cup of tea, a clash of thunder, or makes 
some most commonplace remark, or recifes some passage from a sutra or from a book of poetry, and 
when your mind 1s ripe for 1ts outbursf, you come at once fO safOrI. 


DCCCLXXI.Triệu Châu Tòng Thẩm: Chao-chou Ts'ung Shên 

1) Ẩm Nhất Bôi Trà— Drink a Bowl oƒ Tea! 

Thuật ngữ "Ẩm Nhất Bôi Trà" hay "hãy uống một chén trà!" là châm ngôn nhà thiển, nguyên lai của 
đại thiển sư Triệu Châu Tòng Thẩm. Từ nây nói lên rằng cuộc đời do thể nghiệm thiển đem lại chẳng 
có gì đặc biệt cả, cũng chẳng tách rời khỏi những công việc hằng ngày—The term "drink a bowl of 
tea!" (Kissako ) 1s a Zen saying, originally of the great Chinese Ch'an master Chao-chou Ts°ung-shen 


2458 


(Joshu Jushin). It points to the fact that life based on Zen realization 1s not something "special” that 1s 
Separated from everyday affa1rs. 


2) Triệu Châu: Bà Tử Thâu Duẫn—An Old Woman 's Stealing Bamboo Shootfs From Chao Chou 
Bà Tử Thâu Duẫn có nghĩa là bà lão trộm măng (của Triệu Châu). Theo Truyền Đăng Lục, quyển X, 
một hôm, Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) gặp một bà lão trên đường đi, liền hỏi: "Bà đi 
đâu?" Bà Lão đáp: "Đi ăn trộm măng của Triệu Châu." Triệu Châu hỏi: "Nếu tình cờ gặp Triệu Châu 
thì bà làm gì?" Bà lão liền táng cho Triệu Châu một bạt tai đau điếng—The koan of an old woman's 
s(ealing bamboo shoots from Chao-chou. According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume X, one day Zen master Chao-chou met an old lady on the road, he asked, 
"Where do you go?” She replied, "I go to steal Chao-chou's bamboo shoot." Chao-chou asked, “What 
would you do 1f you happened to meet Chao-chou?” The old lady gave Chao-chou a strong sÏap. 


3) Triệu Châu: Bình Thường Tâm Thị Đạo—Everyday Mind Is the Truth 

Nam Tuyển được nhắc tới trong các thí dụ 14, 19, 27 và 34 của Vô Môn Quan, cũng như trong các thí 
dụ 28, 31, 40, 63, 64 và 69 của Bích Nham Lục. Chúng ta hiểu về tâm của ngài nhiều hơn qua những 
công án nầy hơn là qua những đữ kiện lịch sử về cuộc đời của ngài. Ở đây, trong Vô Môn Quan 19, 
nói về tình tiết đưa đến giác ngộ của người tuổi trẻ Triệu Châu lúc 18 tuổi trong cuộc vấn đáp với ông. 
Một hôm, Triệu Châu hỏi Nam Tuyển: "Thế nào là Đạo?" Nam Tuyền đáp: "Bình thường tâm thị 
đạo." Triệu Châu lại hỏi: "Con có thể tự mình đến thẳng đó hay không?" Nam Tuyền nói: "Nghĩ đến 
là đã đi ngược lại với sự tu tập của chính mình." Triệu Châu tiếp: "Nếu không nghĩ đến thì làm sao 
biết đó là Đạo?" Nam Tuyển nói: "Đạo không thuộc chuyện biết hay không biết. Biết là ảo vọng, 
không biết là sự trống không. Nếu quả thật ông đến được Đạo, bấy giờ cũng như thái hư, trống không 
bao la. Làm sao có thể bàn luận phải trái được?" Với những lời này, Triệu Châu liền ngộ. Khi Nam 
Tuyển bị Triệu Châu phát hỏi, Sư đã không để mất thì giờ làm cho ngói bể băng tan, phân biện không 
được. Triệu Châu dầu cho có ngộ rồi, cũng phải tham thiển thêm ba mươi năm nữa mới được. Thật ra, 
ai trong chúng ta cũng đều biết việc này. Ngày nào chúng ta cũng đều ăn, mặc, đi, đứng, nghỉ ngơi, 
chẳng có việc gì mà không làm trong đạo. Chỉ vì chúng ta lúc nào cũng chấp trước, không biết tự tâm 
là Phật. Một hôm, các vị Tăng xin Bách Trượng cho họ nghe một bài thuyết pháp. Bách Trượng bảo 
họ đi làm chuyện đồng án cho xong rồi ngài sẽ nói cho nghe về một chủ để lớn về Phật giáo. Những 
vị Tăng vâng lời, lo chuyện canh tác xong, quay về sẵn sàng nghe thầy giảng. Lúc bấy giờ, đứng trước 
mặt đại chúng và không một lời, ngài Bách Trượng chỉ dang rộng hai tay ra. Nếu những sự việc này 
vẫn được xem như là chưa hoàn toàn thoát khỏi những chướng ngại tri kiến, thì bạn nghĩ sao về trường 
hợp sau đây của Quốc Sư Huệ Trung ở Nam Dương: Một hôm, sư gọi thị giả, vị thị giả trả lời. Quốc sư 
tiếp tục gọi thị giả ba lần, và thị giả đều trả lời trong cả ba lần. Quốc sư nói: "Như vậy là ta cô phụ 
ngươi, hay ngươi cô phụ ta?" Quốc sư lại nói thêm: "Tưởng đâu ta phụ ngươi, hóa ra ngươi phụ ta." 
Đoạn vấn đáp này có đủ đơn giản hay không? Lời bình sau rốt của Quốc Sư theo quan điểm luận lý 
bình thường không phải là dễ hiểu lắm đâu, nhưng một người gọi và người khác đáp lại là việc bình 
thường và thực tiễn nhất trong đời sống hằng ngày. Thiển cho rằng chân lý ở ngay trong đó, vì thế 
chúng ta có thể thấy rõ Thiên là việc bình thường như thế nào. Không có bí hiểm nào ở bên trong, sự 
kiện mở ra cho tất cả mọi người: Tôi gọi bạn và bạn gọi lại; một người nói "Hello", người kia đáp lại 
"Hello", chỉ đơn giản vậy thôi. Xét cho cùng, có lẽ không có gì huyền bí trong Thiền. Mỗi hiện tượng 
đều phơi bày ra trước ánh sáng trong mắt chúng ta. Nếu bạn biết ăn, biết mặc tươm tất, làm ruộng, 
trồng lúa, trồng rau, bạn đã làm được tất cả những gì người ta kỳ vọng nơi bạn trên cõi đời này và 
ngay trong bạn, bạn đã đạt được cái vô lượng. Thiền sư Mã Tổ dạy: "Đạo không cần đến công phu tu 
tập, chỉ cần đừng làm nó ô nhiễm. Làm ô nhiễm là thế nào? Khi nào tâm thức của bạn còn dao động 
với những lo toan, thủ đoạn và dối trá, tất cả những thứ đó là ô nhiễm. Nếu bạn muốn hiểu Đạo một 
cách trực tiếp, cái tâm bình thường chính là con đường Đạo của bạn. Cái tâm bình thường mà tôi muốn 


2459 


nói đến là cái tâm không có sự giả dối, không phán xét chủ quan, không nắm giữ hay chối bỏ." Một 
hôm, một vị Tăng nói với Triệu Châu: "Con mới vào thiển viện, xin Thầy dạy cho." Triệu Châu nói: 
"Ông đã ăn xong phần cháo của ông chưa?" Vị Tăng trả lời: "Bạch Thây, đệ tử đã ăn xong." Triệu 
Châu nói: "Tốt. Ông đi rửa cái chén đi." Lúc đó vị Tăng giác ngộ. Ngoài ra, câu trả lời nổi tiếng của 
Triệu Châu cho câu hỏi của một nhà sư về ý nghĩa của việc Bồ Đề Đạt Ma đến từ phương Tây. Hành 
giả tu thiển nên luôn nhớ rằng chính tổ Bồ Đề Đạt Ma đã chỉ ra ý nghĩa của câu "Bình thường thị đạo" 
bằng thông điệp với những dòng chữ sau đây: "Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Trực chỉ nhân 
tâm, kiến tánh thành Phật." Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng khi nào mà chúng ta còn lắng nghe 
thông điệp của Sơ Tổ, còn thấy "Tính," chúng ta vẫn ở trong Thiền; gánh củi, xách nước, ngủ, nghỉ, đi, 
đứng, làm việc, tất cả những hành vi thường nhật đã trở thành sự thực hiện Thiển một cách huyền 
diệu. Như thế "bình thường thị đạo" là "ở đây và bây giờ." "Bình thường thị đạo" còn có nghĩa là làm 
chủ được cái kho tàng Bát Nhã vô giá, người ấy còn cần gì nữa? Chính vì vậy mà một Thiền sư nổi 
tiếng Bàng Long Uẩn đã nói: "Vác củi và xách nước là thần thông diệu dụng; Ta và chư Phật ba đời 
cùng thở một lỗ mũi." Cái nhìn dũng cảm và táo bạo này quả thật là tuyệt đỉnh của Thiển——Nan- 
Chˆuan appears in examples 14, 19, 27, and 34 of the Wu-Men-Kuan, and in examples 28, 31, 40, 63, 
64 and 69 of the Pi-Yen-Lu. We learn more about the mind of Chao-chou from these koans than from 
all historical data concerning his life and significance. Here, for Instance, 1s example 19 of the Wu- 
Men-Kuan, regarding the incident that led to the enlightenment of the eighteen-year-old Chao-chou 1n 
a mondo (questions and answers) with him (master Nan-Chuan). One day, Chao-chou asked Nan 
Chuan, "What 1s the Way?” Nan Chuan replied, “The ordinary mind 1s the Way (the normal mind 1s the 
Way)." Chao-chou asked, "Should I try to direct myself toward 1t?” Nan-chuan said, "Hf you try to 
đirect yourself you betray your own practice." Chao-chou asked, "How can I know the Tao 1f I dont 
đirect myself?" Nan-chuan said, "The Tao 1s not subJect to knowing or not knowing. Knowing 1s 
delusion; not knowing 1s blankness. If you truly reach the genuine Tao, you will find 1t as vast 
boundless as outer space. How can this be discussed at the level of affirmation and negation?" With 
these words, Chao-chou had sudden realization. Questioned by Chao-chou, Nan-chuan lost no time 1n 
showing the smashed tile and the melted ice, where no explanation 1s possible. Though Chao-chou had 
realization, he could confirm 1t only after another thirty years of practice. Look! We all do understand 
this. In reality we have always been ¡in the Tao (Way), eating, dressing, walking, standing, relaxing, 
etc. No activity in which we are engaged can be separated from Tao. Our fault is that we cling to things 
all the time; thus we cannot realize the the self-mind 1s Buddha. Ôn being requested by the monks to 
deliver a sermon, HyakuJo Nehan (Pai-chang NÑieh-p'an) told them to work on the farm, after which he 
would give them a talk on the great subJect of Buddhism. They did as they were told, and came to the 
master for a sermon, when the latter, without saying a word, merely extended his open arms towards 
the monks. If these incidents are regarded as not entirely free from intellectual complications, what 
would you think of the following case of National Teacher Chung, the national teacher of Nan-yang: 
One day the National Teacher called to his attendant. The attendant responded. The National Teacher 
called three times, and three times the attendant responded. The National Teacher said, "Have I been 
ungrateful to you, or have you been ungrateful to me?” The National Teacher further said, "I thought I 
was not faIr to you, but 1t was you that were not fair to me.” Is this not simple enough? Just calling one 
by name? Chung's last comment may not be so very 1n(elligible from an ordinary logical point of view, 
but one calling and another responding 1s one of the commonest and most practical affairs of life. Zen 
declares that the truth 1s precisely there, so we can see what a matter-of-fact thing Zen 1s. There 1s no 
mystery in 1t, the fact 1s open to all: I hail you, and you call back; one "hallo!” calls forth another 
"hallo!” and this 1s all there 1s to 1t. Perhaps there 1s after all nothing mysterious in Zen. Everything 1s 
open to your full view. If you eat your food and keep yourself cleanly dressed and work on the farm to 
Taise your rice or vegetables, you are doiïng all that 1s required of you on this earth, and the Infimte 1s 
realized in you. Zen Master Ma-Tsu taught: “The Way does not require cultivation, Just dont pollute 1t. 


2460 


What 1s polluion? As long as you have a fluctuating mind fabricating artificialitiles and contrivances, 
all of this 1s pollution. IÝ you want to understand the Way directly, the normal mind 1s the Way. What I 
mean by the normal mind 1s the mind without artificiality, without subJective Judgments, without 
Ørasping or reJection." One day, a monk told Chao-chou, "I have Just entered the monastery. Please 
teach me." Chao-chou asked: "Have you eaten your rice porridge?”" The monk replied: "I have eaten.” 
Chao-chou said: "“Then you had better wash your bowl!” At that moment the monk was enlightened. 
Besides, Chao-chou s famous answer to a monk's question about the meaning of Bodhidharma s coming 
out of the west. Zen practitioners should always remember that Bodhidharma himself showed the 
meaning of the sentence "Ordinary Mind 1s the Tao” with a special message which 1s summed up in the 
following lines: "A special transmission outside the scripture; no dependence upon words and letters; 
đirect pointing at the mind of man; seeing Iinto ones nature and attainment of Buddhahood." Zen 
practitioners should always remember that as long as we listen to the Flirst Patriarchs message, as long 
as we have this view within ourselves, we are In Zen; carrying wood, fetching water, sleep, rest, 
walking, standing, working, all our daily activiies have become the miraculous performance of Zen. 
Thus the "Ordinary Thing 1s the Tao” 1s "here and now.”" "“Ordinary Thing 1s the Tao” also means we, 
Zen practitioners, possess an 1nvaluable treasure of PraJna-Truth, what else do we need? This 1s why 
the outstanding Zen master, Pang Wen, said, "Carrying wood and fetching water are miracles; and Ï 
and all the Buddhas in the Three Times breathe through one nostril." This high-spirited, bold view 1s 
truly the pinacle of Zen. 


4)_ Triệu Châu Bối Rối— Chao-Chou Can 't Explain 

Theo thí dụ thứ 58 của Bích Nham Lục, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Triệu Châu Tòng 
Thẩm (778-897): "Chí đạo vô nan, duy hiểm giản trạch, phải là sào huyệt của thời nhơn chăng?" Triệu 
Châu đáp: "Đã có người hỏi tôi, mà mãi đến năm năm vẫn còn bối rối." Theo Viên Ngộ trong Bích 
Nham Lục, Triệu Châu bình sanh chẳng hành gậy hét, mà dùng được còn hơn gậy hét. Vị Tăng này 
hỏi rất kỳ quái, nếu không phải là Triệu Châu thì khó đáp được cho y. Bởi Triệu Châu là hàng tác gia, 
chỉ nói với y "Đã có người hỏi tôi, mà mãi đến năm năm vẫn còn bối rối." Chỗ hỏi vách cao ngàn 
nhẫn, chỗ đáp cũng chẳng nhẹ hơn. Nếu như thế ấy hội, chính là đương đầu; nếu chẳng thế ấy hội, chớ 
khởi so tính đạo lý. Đâu chẳng thấy Tông Đạo giả trụ Đầu Tử, lúc còn ở trong hội Tuyết Đậu làm thơ 
ký, Tuyết Đậu dạy tham "Chí đạo không khó, duy hiểm giản trạch", nơi đây có tỉnh. Một hôm, Tuyết 
Đậu hỏi: "Chí đạo không khó, duy hiểm giản trạch, ý nghĩa thế nào?" Tông Đạo nói: "Súc sanh, súc 
sanh." Về sau, Tông Đạo ở ẩn tại Đầu Tử, phàm đi ở đều lấy cà sa gói giầy cỏ chung với kinh sách. 
Có vị Tăng hỏi: "Thế nào là tông phong của Đạo giả?" Tông Đạo đáp: "Cà sa gói giầy cỏ." Vị Tăng 
lại hỏi: "Chưa biết ý chỉ thế nào?" Tông Đạo nói: "Dưới chân trần toàn gai góc." Vì thế, nói cúng Phật 
chẳng ở nhiều hương, nếu vượt qua khỏi thì bắt tha tại ta. Đã là một hỏi một đáp rõ ràng hiện thành, 
tại sao Triệu Châu lại nói bối rối? Hãy nói phải là sào huyệt của thời nhơn chăng? Triệu Châu ở trong 
sào huyệt đáp y, hay ở ngoài sào huyệt đáp y? Phải biết việc này không ở trên ngôn cú. Có người tin 
được đến thấu xương thấu tủy, như rồng gặp nước, như cọp tựa núi—According to example 58 of the 
Pi-Yen-Lu, one day, a monk asked Chao-Chou, “The Ultimate Path has no difficulties; Just avoid 
picking and choosing; 1snt this a cliché for people of these times?" Chao-Chou said, "Once someone 
asked me, and I really couldn't explain for five years." According to Yuan-Wu in the Pi-Yen-Lu, Chao- 
Chou usually didnt use blows or shouts his action went beyond blows and shouts. This monk's question 
was also very special; it would have been hard for anyone but Chao-Chou to answer him. Since Chao- 
Chou was an adept, he Just said to him, "Once someone asked me, and I really couldn't explain for five 
years." The question towered up like a mile-high wall, and the answer đidnt make light of 1t. Just 
understand 1t this way and 1ts right here. lf you understand, then dont make rational calculatlons. 
Havent you heard now when the man of the Path Tsung of Tou Tzu was the scribe in Hsueh Tou's 
community, Hsueh Tou had him immerse himself in "The Ultimate Path has no difficulties; Just avoid 


2461 


picking and choosing." Thereby Tsung had an awakening. One day Hsueh Tou asked him, "What 1s the 
meaning of "The Ultimate Path has no difficultes; just avoid picking and choosing?” Tsung said, 
"Animal, animail." Later he dwelt in seclusion on Mount T'ou Tzu. Whenever he went fo serve as an 
abbot, he wrapped his straw sandals and his scriptural texts in his robe. A monk asked him "What 1s 
your family style, Wayfarer?" Tsung said, "Straw sandals wrapped In a robe." The monk said, "What 
does this mean?" Tsung said, "ung Cheng (the neighboring city) 1s under my bare feet." Thus 1f 1s 
said, "Making offerings to the Buddha 1s not a matter of a lot of license.” If you can penetrate through 
and escape, then letting go or holding on rest with oneself. Since this case 1s one question and one 
answer, clear and perfectly obvious, why then did Chao-Chou say that he couldnt explain? But tell me, 
1s this a cliché for people of these times or not? Did Chao-Chou answered him inside or outside the 
nest of cliché. You must realize that this matter 1snt in words and phrases. If there's a fellow who 
penetrates the marrow, whose faith 1s thoroughgoing, then he's like a dragon reaching the water, like a 
tiger taking to the mountains. 


5) Triệu Châu: Bụi Trần— Dust 

Một hôm, Thiển sư Triệu Châu cầm chổi quét, có vị Tăng hỏi: "Cớ sao chốn thanh tịnh già lam lại có 
bụi?" Triệu Châu nói: "Lại một hạt bụi nữa kia kìa!" Hôm khác, Sư cầm chổi quét, có vị Tăng hỏi: 
"Hòa Thượng là bậc thiện tri thức, làm øì có bụi trần mà phải quét?" Triệu Châu nói: "Bụi trần từ bên 
ngoài đến." Vị Tăng lại hỏi: "Già lam thanh tịnh vì sao lại có bụi trần?" Triệu Châu đáp: "Có nhiều 
nữa là khác!" —One day, Chao-chou was sweeping. A monk asked, "How does a speck of dust come 
1nto this holy ground?” Chao-chou said, "Here comes another!" Another day, Chao-chou was sweeping. 
A monk asked, “The master 1s a great worthy. Why are you sweeping?” Chao-chou said, "Dust comes 
from outside." The monk said, "It 1s pure temple. Why, then, 1s there dust?" Chao-chou said, “There's 
Some more." 


6) Triệu Châu: Buông Được, Bắt Được, Giết Được, Cứu Được —Frecly You Give, Freely You Take 
Away, Frecly You Ki, Freely You Give Lực! 
Phương pháp kiến lập nâng đỡ, khẳng định tất cả, bao gồm luôn các pháp nghĩa phân biệt, mê ngộ, 
chúng sanh và Phật, thiện ác, dài ngắn, vân vân. Đây là phương cách phóng khoáng của các bậc thiển 
sư nhiều kinh nghiệm dùng để tiếp hóa người học. Theo thí dụ thứ 11 của Vô Môn Quan, ngày nọ 
Triệu Châu ghé thăm một vị am chủ, hỏi: "Có chăng? Có chăng?" Chủ am giơ nắm tay lên. Sư nói: 
"Nước cạn không phải chỗ đậu thuyển." Nói xong Sư bèn bỏ đi. Lại ghé một am khác, hỏi: "Có 
chăng? Có chăng?" Chủ am cũng giơ nắm tay lên. Sư nói: "Buông được, bắt được, giết được, cứu 
được." Nói xong sư bèn lễ bái. Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, hành giả tu thiển nên để 
ý ở chỗ cả hai am chủ đều đưa nắm tay lên, sao Triệu Châu lại chịu một chê một? Thử hỏi ngoa 
nghạnh ở đâu? Nếu hạ được chỗ nầy một câu chuyển ngữ thì thấy ngay Triệu Châu, lưỡi không xương, 
khen chê mặc tình, phù khởi hay xô ngã đều hoàn toàn tự tại—To establish methods that support all 
theories including discriminations of unenlightenment and enlightenment, ordinary people and Buddha, 
wholesome and unwholesome, long or short, and so on. This 1s a liberal method used by experienced 
Zen masters In helping their disciples. According to example II of the Wu-Men-Kuan, one day, Chao- 
Chou went to a hermifs cottage and asked, "Anybody 1n? Anybody in?" The hermit lifted up his fist. 
Chao-Chou said, "The water 1s too shallow for a ship to anchor." And he left. Again, Chao-Chou went 
to another hermits cotfage and asked, "Anybody in? Anybody 1n?" This hermit too lifted up hịs fist. 
Chao-Chou said, "Freely you give, freely you take away, freely you kill, freely you give life." Then 
Chao-Chou made a full bow and left. According to Wu Men Hui-Kai in the Wu-Men-Kuan, Zen 
practitioners should notice that both hermits held up their fists in the same way. Why did Chao-Chou 
approve one and not the other? Who can tell what 1s the core of the complication? If you can gI1ve a 


2462 


turning word on this matter, you will realize that Chao-Chou's tongue has no bone ĩn 1t. He 1s free, now 
fO raise up, now to thrust down. 


7) Triệu Châu: Cái Gì Là Thiền?— WWhat Is Zen? 

Trong Thiền, thoạt tiên thì thiển giả là những người sống cô lập với ý muốn sống hòa hợp với vạn sự 
vạn vật trong thiên nhiên, và thực tập thiển định hầu đạt tới tĩnh lự hay khai mở tuệ giác. Có người hỏi 
Triệu Châu "Thiền là gì?", Sư đáp: "Hôm nay trời xấu, không đáp được." Cùng câu hỏi ấy, Vân Môn 
đáp: "Chính vậy!" Lần khác, Sư đáp: "Không nói gì được." Với những lời đối đáp như vậy thì còn biết 
các vị quan niệm thế nào về sự liên hệ giữa Thiển và Đạo Giác Ngộ của kinh điển? Các ngài quan 
niệm theo kinh Lăng Già hay kinh Bát Nhã? Không, Thiền có chủ định riêng. Thật vậy, Thiền, trước 
hết và trên hết, là thân chứng cá nhân; nếu trong đời này có cái gì được gọi là triệt để duy nghiệm, cái 
ấy là Thiền. Không từ vốn liếng đọc tụng, học hỏi, hay trầm tư mặc tưởng nào có thể làm ra một thiển 
sư. Trong thiển, cuộc sống cần được nắm bắt trong dòng luân lưu của nó; chận đứng nó lại để quan sát 
và phân tách là giết chết nó để chỉ ôm lấy một cái thây ma lạnh ngắt mà thôi. Vì thế mọi sinh hoạt 
hằng ngày của hành giả đều phải trôi chảy bình thường như dòng đời của họ thì họ mới có thể có được 
tuyệt độ hiệu năng trong Thiển—In Zen, at first, Zen practitioners were isolated men whose idea was 
to lead a life in harmony with everything 1n Nature, and to meditate for the attainment of peace or 
tranquility and the opening up of intuition. When Chao-chou was asked what Zen was, he answered, "lt 
1s cloudy today and I wont answer." To the same question, Yun-mens reply was, “Thats 1t” On 
another occasion, Yun-men was not at all affirmative, for he said, "Not a word to be predicated." With 
these defimtions given of Zen by the masters, in what relationship dịd they conceive of Zen as standing 
to the doctrine of Enlightenment taught in the Sutras? Did they conceive 1t after the manner of the 
Lankavatara or after that of the Prajna-paramita? No, Zen had to have 1s own way. In fact, Zen 1s 
emphatically a matter of personal experience; 1f anything can be called radically emperical, 1t 1s Zen. 
No amount of reading, no amount of teaching, and no amount of contemplation wiÏll ever make one a 
Zen master, In Zen, life 1tself must be grasped In the midst of 1ts flow; to stop 1t for examination and 
analysis 1s to kill it, only leaving 1(s extremely cold corpse to be embraced. Therefore, 1n order to 
maintain the most efficient prominence, everyday acfivifiles of Zen practitioners must flow along with 
the flow of their own lives. 


8) Triệu Châu Cẩu Tử—Chao-Chou's Dog 

Con Chó của Triệu Châu, thí dụ thứ I của Vô Môn Quan. Một hôm có một vị Tăng hỏi Thiền Sư Triệu 
Châu Tòng Thẩm (778-897): "Một con chó có Phật tánh hay không?” Triệu Châu đáp: "Vô." (Mu). 
Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, tham thiển phải lọt qua cửa Tổ, diệu ngộ phải dứt tuyệt 
đường tâm. Cửa Tổ không lọt, đường tâm không dứt thì cũng như bóng ma nương nhờ cây cỏ. Thử hỏi 
cửa Tổ là gì? Chỉ một chữ "Không" chính là cửa ấy, bèn gọi là Vô Môn Quan của Thiền tông vậy. 
Hành giả nên nhớ rằng qua được cửa ấy chẳng những thấy được Triệu Châu mà còn cùng chư Tổ xưa 
nắm tay chung bước, thâm sâu giao kết, cùng một mắt mà thấy, một tai mà nghe. Há chẳng vui thú 
lắm sao? Há chẳng ai muốn qua cửa ấy lắm sao? Muốn được như vậy hãy vận dụng cả thân tâm khởi 
thành một mối nghi, ngày đêm nghiền ngẫm tham thẳng chữ "Không". Chớ nên cho Không là Không 
theo nghĩa trống rỗng, chớ nên cho Không là Không theo nghĩa có, không. Hãy cố gắng loại bỏ những 
thái độ và sự hiểu biết lầm lẫn trong quá khứ. Trong ngoài đều trở thành một khối. Hãy dùng hết sức 
lực mà nghiền ngẫm chữ "Không" ấy. Một ngày nào đó, chữ "Không" ấy sẽ thình lình bộc phát. Khi 
ấy, bạn sẽ đửng dưng với bờ sinh tử, dạo chơi trong chốn lục đạo tứ sanh một cách vô ngại. Ngay lúc 
đó, chỉ cần một tia lửa nhỏ có thể làm cháy bừng lên ngọn đuốc Pháp. Thật vậy, từ khi những lời của 
các thầy thiển được coi như những phương tiện đào tạo thì công án 'Vô' đã giúp cho hàng ngàn thiển 
sinh thực hiện được thể nghiệm đầu tiên của đại giác. Mãi đến ngày nay người ta vẫn dạy nó cho môn 
đồ trẻ tuổi như công án đầu tiên—Chao-Chou's Dog, example 1 of the Wu-Men-Kuan. One day a 


2463 


monk asked Chao-chou: Does a dog really have Buddha-nature, or not? Chao-chou said: Wu. 
According to Wu Men Hui-Ka1 in the Wu-Men-Kuan, for the practice of Zen, 1t 1s Iimperative that you 
pass through the barrier set up by the Ancestral Teachers. For subtle realization, 1t 1s of the utmost 
1mportance that you cut off the mind road. If you do not pass the barrier of the ancestors, 1ƒ you do not 
cut off the mind road, then you are a ghost clinging to bushes and grasses. What 1s the barrier of the 
Ancestral Teachers? lt 1s Just this one word "Mu" (WUu), the one barrler of our faith. We call 1t the 
Gateless Barrier of the Zen Tradition. When you pass through this barrier, you wilÏ not onÏy interview 
Chao-Chou I1ntimately. You will walk hand in hand with all the Ancestral Teachers In the successive 
øenerations of our lineage, the haIr of your eyebrows entangled with the1rs, seeing with the same eyes, 
hearing with the same ears. Wont that be fulfilling? Is there anyone who would not want to pass this 
barrier? To do this, make your whole body a mass of doubt to concentrate on this one word "Mu". Day 
and nieht, keep digging Info 1t. Dont consider 1t to be nothingness. Donft think in terms of 'has' and Thas 
not.' Try to eliminate mistaken knowledge and attitudes you have held from the past. Inside and 
outside become Just one. Exhaust all your life energy on this one word "Mu." Some day the "Mu" wIll 
suddenly break open, at the very cliff edge of birth-and-death, you find the Great Freedom. In the Six 
Worlds and the Four Modes of Birth, you enJoy a samadhi without any obstruction. At that time, Just a 
single spark can light up your Dharma candle. ÀAs a matter of fact, since the trme when words of the old 
masters began being used as a means of training, this so-called koan 'Mư' has helped thousands of Zen 
students to a first enlightenment experience. Still today 1t 1s given to many Zen students as therr first 
koan. 


9) Triệu Châu Chí Đạo Vô Nan—Chao Chou 's Stupid Oaƒ 

Theo thí dụ thứ 57 của Bích Nham Lục, một hôm, Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) thượng 
đường thuyết pháp: “Đạo chẳng khó, chỉ hiểm lựa chọn, vừa có nói năng là lựa chọn, là minh bạch. 
Lão Tăng chẳng ở trong minh bạch, các ngươi lại tiếc giữ chăng?” Có vị Tăng đứng ra hỏi: “Nếu Đạo 
đã chẳng hiểu minh bạch thì tiếc giữ cái gì?” Triệu Châu bảo: “Ta cũng chẳng biết.” Vị Tăng nói: 
“Hòa Thượng đã chẳng biết, vì sao chẳng ở trong minh bạch?” Triệu Châu nói: “Hỏi thì được. Lễ bái 
xong lui ra.” Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, vị Tăng hỏi Triệu Châu chí đạo không khó chỉ 
hiểm giản trạch, trong bài Tín Tâm Minh của Tam Tổ Tăng Xán, mở đầu là hai câu này. Có nhiều 
người hiểu lầm. Vì sao chí đạo vốn không khó cũng không chẳng khó, chỉ là hiểm nơi giản trạch? Nếu 
hiểu thế ấy thì một muôn năm cũng chưa mộng thấy. Triệu Châu thường lấy câu này hỏi người. Vị 
Tăng đem câu này hỏi lại Triệu Châu. Nếu nhằm trên ngôn cú tìm thì vị Tăng này là kinh thiên động 
địa. Nếu chẳng ở trên ngôn cú lại làm sao? Lại tham ba mươi năm. Cây chốt cửa này phải xoay được 
mới mong nhổ râu cọp. Phải là có bổn phận thủ đoạn mới được. Vị Tăng này chẳng ngại nguy vong, 
dám nhổ râu cọp, nói rằng: "Vẫn còn giản trạch." Triệu Châu nhằm miệng liến bít, nói: "Kẻ tớ nhà 
ruộng, chỗ nào là giản trạch?" Nếu hỏi đến kẻ khác liền thấy tay chân rối loạn, đâu ngờ lão này là 
bậc tác gia, nhằm chỗ động không được liền động, chỗ xoay không được liền xoay. Nếu ông thấu 
được, tất cả ngôn cú ác độc, nhẫn đến ngàn sai muôn trạng hý luận ở thế gian, đều là thượng vị đề hồ. 
Nếu đến được chỗ thật, mới thấy Triệu Châu lòng son từng mảnh. Kẻ tớ nhà ruộng là tiếng người làng 
Phước Đường mắng người giống như không ý trí. Vị Tăng này nói: "Vẫn còn giản trạch." Triệu Châu 
bảo: "Kẻ tớ nhà ruộng, chỗ nào là giản trạch?" Cặp mắt Tông sư phải đến thế ấy, như chim cánh vàng 
vạch biển bắt rồng nuốt—According to example 57 of the Pi-Yen-Lu, one day, Zen master Chao-Chou 
entered the hall to address the monks: “Attaining the Way 1s not difficult, Jjust disdain choosing. As 
Ssoon as words are present there 1s choosing, there 1s understanding. Ifs not to be found in 
understanding. Is understanding the thing you uphold and sustain?” ÀA monk asked: “Since 1t 1s not 
found in understanding, what 1s to be upheld and sustained?” Chao-Chou said: “I don't know.” The 
monk said: “Since the master doesn't know what 1t 1s, how can you say 1t isnˆt within understanding?” 
Chao-Chou said: “Ask and you have an answer, then bow and withdraw.” According to Yuan-Wu in 


2464 


the Pi-Yen-Lu, the monk questioned Chao-Chou about the saying "The Ultimate Path has no 
đifficulties; Just avoid picking and choosing." The Third Patriarch's Inscription of the Believing Heart 
starts off directly with these two lines. There are quite a few people who misunderstand. How so? 
According to them, the Ulimate Path is fundamentally without difficulties, but also without anything 
thats not difficult; 1s Just that 1s only adverse to picking and choosing. If you understand In this 
fashion, In ten thousand years you worft even see 1t in dreams. Chao-Chou often used this saying to 
question people. This monk reversed this by taking this saying to question hìm. Tf you look to the 
words, then this monk does after all startle heaven and shake the earth. IÝ 1t is not in the words, then 
what? You must be able to turn this little key before 1t wilÏ open. To grab the tiger s whiskers, you mustf 
be able to do 1t on your own abilities. Heedless of the mortal danger, this monk dared to grab the tiger s 
whiskers, so he said, "This 1s still picking and choosing." Chao-Chou Iimmediately blocked off his 
mouth by saying, "Stupid oaf! Where ¡s the picking and choosing?” If the monk had asked someone 
else, he would have seen him flustered and confused. But what could he do about this old fellow who 
was an adept? Chao-Chou moved where 1t was Impossible to move, turned around where 1í was 
1mpossible to turn around. If you can penetrate all evil and poisonous words and phrases, even down to 
a thousand differences and ten thousand forms, then all conventional fabrications will be the excellent 
flavor of purified ghee. IÝ you can get to where you touch reality, then you will see Chao-Choư's naked 
heart in Its entirety. "Stupid oaf” 1s a country expression of the people of Fu Chou, to revile people for 
being without intelligence. When the monk said, “This 1s still picking and choosing," Chao-Chou said, 
"Stupid oaf! Where 1s the picking and choosing?" The eye of teachers of our school must be thus, like 
the golden winged Garuda bird parting the ocean waters to seize a dragon directly and swallow 1t. 


10) Triệu Châu: Chuyển Kinh— To Revolve q Scripture 

Trong truyền thống nhà Thiền, thuật ngữ "chuyển kinh" có nghĩa là chỉ đọc có mấy hàng đầu, mấy 
hàng giữa, mấy hàng cuối của mỗi chương. Theo Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm có một bà lão 
gửi một người đưa tin đến Thiển sư Triệu Châu Tòng Thẩm, yêu cầu Sư "chuyển" tất cả Tam Tạng 
Kinh Điển. Triệu Châu rời khỏi chỗ ngồi, đi vòng quanh ghế, nói: "Chuyển xong rồi." Người đưa tin 
trở về báo cáo tất cả mọi việc cho bà lão. Bà lão nói: "Ta yêu cầu thầy 'chuyển' toàn thể Tam Tạng 
song thầy lại 'chuyển' có phân nửa Tam Tạng mà thôi." Về vấn để này, Thiền sư Đại Huệ Tông Cảo, 
một trong những đại thiển sư đời nhà Tống, bình luận rằng: "Có người hỏi: 'Một nửa kia là gì?, có 
người khác nói: Làm thêm một vòng nữa. Hay 'Hãy búng tay.' Có người lại nói: Ho một cái đi. Hay 
'Hét lên!' hay 'Vỗ tay!' " Đại Huệ nín lặng một lúc rồi nói tiếp: "Đôi vịt đẹp kia, thêu một cách tinh 
xảo nhất, để cho ông tha hồ nhìn tùy thích; nhưng mà hãy cẩn thận, đừng có giao trả chiếc kim vàng 
đã làm nên tác phẩm." Sau những trích dẫn này, một vị thiển sư khác đưa ra ý kiến của mình: "Bà lão 
nói rằng Triệu Châu mới chuyển xong một nửa Tam Tạng. Đây là lộng giả thành chân. Điều duy nhất 
cần nói lúc đó là như vây: 'Tại sao không bao gồm tất cả sự thể ngay cả trước khi Triệu Châu bắt đầu 
đi quanh ghế?" Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong quyển "Sự Huấn Luyện của Một Thiền Tăng", 
những người nói như vậy không biết hỗ thẹn là gì. Về "một nửa kia", xin đừng bao giờ nói như vầy: 
"Làm một vòng nữa!" Ngay cả khi làm hàng trăm ngàn tỷ vòng nữa thì từ quan điểm của bà lão vẫn 
chỉ là một nửa Tam Tạng. Ngay cả khi đi vòng quanh núi Tu Di hàng tỷ vòng, theo quan điểm của bà 
lão vẫn chỉ là một nửa Tam Tạng. Ngay cả khi các đại thiển sư của cả một vương quốc đi vòng quanh 
núi hàng tỷ triệu vòng, theo quan điểm của bà lão vẫn chỉ là một nửa Tam Tạng. Ngay cả khi tất cả 
núi, sông và đại địa và tất cả những gì làm thành vũ trụ của vô số thứ này, gồm cả mỗi cội cây và mỗi 
cọng cỏ, đồng thời chuyển thành Tam Tạng kể từ hôm nay cho đến ngày tận thế, thì theo quan điểm 
của bà lão vẫn chỉ là một nửa Tam Tạng——In Zen tradition, to revolve a scripture means to scan a 
scripture by reading the beginning, midle, and end of each chapter. According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume X, one day, an old lady once sent a messenger 
with money to Chao-chou, requesting him to "revolve” the whole Tripitaka. Chao-chou came down 


2465 


from his seat, and, walking around the chair once, said: "The revolving 1s finished." The messenger 
went back to the old lady and reported the proceeding as 1t happened. The old lady said: "I asked him 
to revolve' the entire Tripitaka but his revolving' covers only a half of the Tripitaka.” On this, Ta-huI, 
one of the great Zen masters during the Sung dynasty, commented: "Some ask, "What is the other half? 
Others say, Make another round'; or 'Snap your fingers; still others say, 'Give a cough'; or 'Utter a 
kwatzl' or 'Clap the handsl"" 'Ta-hui remained silent for a while and continued: “The beautiful pair of 
ducks, embroidered 1n the finest style, 1s there for you to see as much as you like; but take care not to 
deliver up the gold needle that dịd the work†l” After these references, another Zen master gave his own 
1deas saying: “The old lady claims that Chao-chou has only finished revolving a half of the Tripitaka. 
Thịs 1s replacing the genuine by the spurious. The only thíng that was needed at the time to say Was 
this: WWhy not take the whole thing in even before Chao-chou started to walk around the chair?” 
According to Zen master D.T. Suzuki in “The Training of the Zen Buddhist Monk”" (p.79), those who 
make these remarks do not know what shame means. As regard "the other half,” do never make such a 
remark as this: "Make another round!” Even when hundreds of thousands of kotis (equal to ten billion) 
Of rounds are made, they are, from the point of view of the old lady, no more than a half Tripitaka. 
Even when Mount Sumeru 1s gone round for hundreds of thousands of kotis of time, they are, from the 
point of view of the old lady, no more than a half Tripitaka. Even when the great Zen masters of the 
whole empire walk round the mountain for hundreds of thousands of kotis of time, they are, from the 
point of view of the old lady, no more than a half Tripitaka. Even when all the mounfains and rIvers 
and the great earth and everything that makes up this universe of multiplicities, including every plant 
and every blade of grass, each endowed with a long broad tongue, unanimously revolve the Tripitake 
from this day on to the end of time, they are, from the point of view of the old lady, no more than a ha]f 
Tripitaka. 


11) Triệu Châu: Chuyển Ngũ — Turning Words 

Lời lẽ sắc bén mà bậc thầy tùy nghi lợi dụng cơ hội nhằm giúp hành giả khai ngộ. Thí dụ thứ 96 của 
Bích Nham Lục. Triệu Châu dạy chúng ba chuyển ngữ: Phật vàng không qua được lò đúc; Phật cây 
không qua được lửa; và Phật đất không qua được nước, Sau khi dạy chúng ba chuyển ngữ nầy Triệu 
Châu lại nói: "Chơn Phật ngồi trong thất." 
necessary decision, and to take advantage of opportunifies to help disciples become awakened. Chao 


—Sharp words that masters use their discretion to make 


Chou expressed three turning words to his commumity. A gold Buddha does not pass througph a furnace; 
a wood Buddha does not pass through fire; a mud Buddha does not pass through water. According to 
Yuan-Wu in the Pi-Yen-Lu, after Chao Chou had spoken these three turning words, in the end he said, 
“The real Buddha sits within." 


12) Triệu Châu: Cổ Giản Hàn Tuyên— The Cold Fountain and the Ancient Stream 

Triệu Châu: Khe suối xưa nước lạnh. Đây cũng là một trong những công án nổi tiếng của Thiển sư 
Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897). Đây là một trong những công án thuộc loại giải minh chân lý Thiển 
bằng những phán ngôn giản dị và trực chỉ, nghĩa là loại "minh nhiên xác nhận." Câu nói này chẳng có 
ý nghĩa gì với một người tri thức, kỳ thật, nó cũng nghe thật là bình thường ngay đối với một người 
bình thường. Có chuyện gì lớn lao với cái gọi là "Khe suối xưa nước lạnh!" Nhưng nếu chúng ta suy 
nghĩ kỹ càng, câu nói tầm thường này biểu tỏ một cách sống động những giới hạn của tư tưởng con 
người, bị đóng khuôn chặt chẽ trong các khuôn mẫu biến chuyển liên tục. Nó để nghị rằng chúng ta 
phải vượt qua tư lương phân biện để hiểu được câu nói tầm thường này. Triệu Châu quả thật là một vị 
thầy phi thường, nhưng đôi khi Sư quá thâm trầm không hiểu nổi. Ngay Thiền sư Hoàng Bá cũng 
không theo kịp Sư, trong khi Thiển sư Tuyết Phong gọi Sư là cổ Phật và cúi lạy Sư từ xa khi người ta 
yêu cầu Tuyết Phong phê bình Sư—This ¡is also one of Zen master Chao-chou's famous koans. This ¡s 
one of the koans that illustrates Zen-truth through plain and direct statement, 1.e., the explicit- 


2466 


affirmative type. This statement makes no sense whatsoever to an 1ntellectual, as a matter of fact, 1t 
sounds very ordinary even to the most ordinary man. There 1s no big deal with a so-called “The cold 
fountain and the ancient stream!" But If we think about 1t carefully, this down-to earth, seemingly 
ordinary statement demonstrate vividly the limiftations of human thought solidly moulded in derivative 
and sequential patterns. It suggests that we shouldgo beyond conceptualization to understand this very 
ordianry statement. Chao-chou was indeed a remarkable Master, but sometimes he was too profound 
to be understood. Even Huang-po (?-850) failed to follow hìm, while Hsueh-feng (822-908) called him 
the ancient Buddha and bowed to him at a distance when he was asked to comment on hìm. 


13) Triệu Châu Cứu Hỏa—Chao-chou's Fire! Fire! 

Ngày nọ, Hòa Thượng Nam Tuyển cùng Tăng chúng đang làm việc bên ngoài, Triệu Châu Tòng 
Thẩm (778-897) ở lại chùa canh lửa. Triệu Châu bỗng hô to: "Cứu lửa! Cứu lửa!" Mọi người đổ dồn 
về, chạy vào phòng ngủ. Triệu Châu thấy thế bèn đóng ập cửa lại, bảo: "Nói được, tôi mở cửa cho 
vào." Không ai biết nói gì. Nam Tuyển ném chiếc chìa khóa qua song cửa vào phòng cho Triệu Châu. 
Triệu Châu bèn mở cửa. Trong Thiền, sự "Tác thí" luôn luôn được các Thiển sư thi hành bằng những 
thủ đoạn triệt để và kinh dị. Trong trường hợp này, bởi vì không có vị Tăng nào trong tự viện có thể 
đưa ra một câu trả lời thích đáng với hành động kinh ngạc của Triệu Châu, sự khiếm khuyết tri thức 
nội tại của họ vì thế đã bị phơi bày hoàn toàn. Nhưng vấn để lý thú ở đây là các vị Tăng nên yêu cầu 
Triệu Châu trước tiên trả lời câu hỏi sau đây của họ cái đã, rồi họ sẽ trả lời cho câu hỏi của ông: "Ai 
có thể cởi sợi dây chuông trên cổ của con cọp?" Có lẽ Triệu Châu sẽ phải trả lời: "Ai cột đầu tiên thì 
phải mở." Rồi các vị Tăng nói: "Ông đã tự trả lời cho câu hỏi ngu xuẫn của ông rồi đó. Bây giờ mở 
cửa mau lên!" —One day, when Nan-chuan was working outdoors with his monks, Chao-chou, who 
was fold to watch over a fire, suddenly cried out: "Fire! Fire!" The alarm made all the monks rush back 
to the dormitory hall. Seeing this, Chao-chou closed the gate and declared, "If you could say a word the 
doors would be opened." The monks địd not know what to say. Nan-chuan, the master, however, threw 
the key Into the hall through a window. Thereupon Chao-chou flung open the gate. In Zn, the 
"Behaviour test” 1s often conducted by Zen masters through radical and astonishing manoeuyres. In this 
case, not one of the monks in the monastery could give a proper answer to Chao-chou's astonishing act, 
therr lack of inner understanding was thus fully exposed. But the Iinteresting question here 1s that the 
monks should request Chao-chou to to answer the following question first, then they shall answer his: 
"Who can untie the bell-string on the neck of a tiger?” Then Chao-chou might have replied: "The 
person who first tied 1t." The monks then say: "You have answered your own silly question. Now open 
the door!" 


14) Triệu Châu Đại Thái—Chao Chou's Big Turnips 

Theo thí dụ thứ 30 của Bích Nham Lục, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Triệu Châu Tòng 
Thẩm (778-897): "Được nghe Hòa Thượng thân kiến Nam Tuyển phải chăng?" Triệu Châu đáp: "Ở 
Trấn Châu phát xuất củ cải to." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, vị Tăng nầy cũng thuộc hạng 
tham cứu lâu, trong câu hỏi quả là có mắt. Tuy nhiên, Triệu Châu là hàng tác gia, liền đáp: "Ở Trấn 
Châu phát xuất củ cải to." Đáng gọi là lời nói vô vị, bít lấp miệng người. Triệu Châu cũng giống như 
kẻ cướp ban ngày, ông Tăng vừa mở miệng liền móc tròng mắt của ông. Nếu là người xuất chúng thì 
ngay đó nhằm khoảng đá nháng điện xẹt, vừa nghe nói đến xé tan liền đi. Nếu là lặng nghĩ dừng suy 
chẳng khỏi tan thân mất mạng. Ở Giang Tây, Trừng Tán Thánh Phán nói đó là hỏi Đông đáp Tây, bảo 
là chẳng đáp thoại, chẳng vào lồng vào lọp của người. Nếu hiểu thế ấy đâu thể được. Viễn Lục Công 
nói: "Đây là lời nhìn bên, nằm trong cửu đới. Nếu hiểu thế ấy, khi mộng cũng chưa một thấy, lại còn 
đới lụy Triệu Châu." Có người nói ở Trấn Châu từ xưa đến giờ sản xuất củ cải to, mọi người đều biết, 
Triệu Châu từ khi đến tham kiến Nam Tuyển mọi người đều biết. Vị Tăng nầy đến hỏi, "Được nghe 
Hòa Thượng thân kiến Nam Tuyển phải chăng?" Vì thế Triệu Châu dùng Trấn Châu xuất phát củ cải 


2467 


to để đáp. Hiểu như vậy thật là không dính dáng gì. Trọn chẳng được hiểu thế ấy, cứu cánh làm sao 
hiểu? Nhà mỗi người tự có đường thấu trời. Đâu chẳng thấy có vị Tăng hỏi Cửu Phong: "Được nghe 
Hòa Thượng thân kiến Diên Thọ phải chăng?" Cửu Phong đáp: "Trước núi mạch chín chưa?" Đây hợp 
với lời của Triệu Châu đáp cho vị Tăng, giống như hai cái chùy sắt không có lỗ. Triệu Châu là người 
vô sự, vị Tăng nhè nhẹ hỏi đến, liền móc tròng mắt ông. Nếu là "tri hữu" nhai kỹ thì thấy thú vị. Nếu 
là người "chẳng tri hữu" giống như nuốt trộng trái chà là vậy——According to example 30 of the Pi-Yen- 
Lu, one day, a monk asked Chao Chou, “Teacher, I have heard that you have personally seen Nan 
Chuan. Is this true or not?” Chao Chou said, "Chen Chou produces bịg turnips." According to Yuan-WUu 
1n the Pi-Yen-Lu, this monk too 1s one who has studied for a long time: inevitably, there's an eye In his 
question. Nevertheless, Chao Chou 1s an adept: he immediately says to him, "“Chen Chou produces big 
turnips." This can be called flavorless talk that blocks off people's mouths. Th¡is old fellow Chao Chou 
greatly resembles a thief who steals in broad daylhght. As soon as you open your mouth he 
1mmediately plucks your eyes out. If you are an exceptional brave-spirited fellow, then amidst sparks 
struck from stone and the brilliance of a lightning flash, as soon as you hear 1t raised, you immediately 
get up and go. Otherwise, 1f you linger in thought and hold back your potential, you wont avoid losing 
your body and your life. In Judging this case the wild sage Cheng of Kiangsi called 1t "asking about the 
east, answering about the west." He said that Chao Chou didnt answer and didnt climb 1nto his trap. IÝ 
you understand this way, how will you get 1? Jurist Yuan said, “These are words affording a glimpse 
from the side." This 1s contained 1n the NÑine Belts. If you understand this way, you havenlt even seen 1t 
in dreams, and, moreover, youre dragging Chao Chou down. Some say, "Chen Chou has always 
produced bịg turnips, as everyone 1n the country knows. Chao Chou had called on Nan Chuan: 
everyone ¡in the country knows this. Thats why, when this monk nevertheless still asked whether or not 
Chao Chou had personally seen Nan Chuan, Chao Chou said to hím, 'Chen Chou produces bịg 
turnips.'" But this has nothing to do with 1t. If you don't understand these ways, in the end, how will you 
understand? Chao Chou has his own road throuph the skies. Havent you heard: A monk asked Chiu 
Feng, ”“Teacher, I have heard that you personally saw Yen Shou. Is this true or not?” Chiu Feng said, 
"Is the wheat in front of the mountain ripe yet or not?” This matches exactly what Chao Chou said to 
the monk: both are 1ron hammer heads with no handle holes. Old man Chao Chou 1s an unconcerned 
man. If you question him carelessly he Immediately snatches your eyes out. IÝ youre a man who knows 
what 1s, you ]I chew carefully and swallow 1t. IÝ youre a man who doesn't know what 1s, 1t will be like 
swallowing a date whole. 


15) Triệu Châu Đại Tử Nhân— Chao Chou 's Man Who Has Died the Great Death 

Theo thí dụ thứ 41 của Bích Nham Lục, một hôm, Thiền Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) hỏi Đầu 
Tử: "Người đại tử khi sống lại thì thế nào?" Đầu Tử đáp: "Chẳng cho đi đêm, đợi sáng sẽ đến." Theo 
Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, cuộc vấn đáp giữa Triệu Châu và Đầu Tử là thời tiết gì? Ống sáo 
không lỗ nắm đến liền vỗ nhịp hát. Đây gọi là hỏi nghiệm chủ, cũng gọi là hỏi tâm hạnh. Đầu Tử, 
Triệu Châu các nơi đều ngợi khen, được cái biện luận siêu quần. Hai vị tuy kế thừa khác nhau, xem cơ 
phong giống nhau một loại. Một hôm, Đầu Tử vì Triệu Châu thiết tiệc trà đãi nhau, tự tay đưa bánh 
cho Triệu Châu, Triệu Châu ngó lơ. Đầu Tử sai cư sĩ đưa bánh cho Triệu Châu, Triệu Châu lễ cư sĩ ba 
lạy. Hãy nói ý Triệu Châu thế nào? Quả là Triệu Châu nhằm trên căn bản nêu việc bổn phận vì 
người. Có vị Tăng hỏi: "Thế nào là đạo?" Đầu Tử đáp: "Đạo." Lại hỏi: "Thế nào là Phật?" Đầu Tử 
đáp: "Phật." Vị Tăng lại hỏi: "Khi khóa vàng chưa mở thì thế nào?" Đầu Tử đáp: "Mở." Lại hỏi: "Khi 
gà vàng chưa gáy thì thế nào?" Đầu Tử đáp: "Mỗi tự biết thời." Bình sanh Đầu Tử đáp như thế. Xem 
Triệu Châu hỏi: "Người đại tử khi sống lại thì thế nào?" Đầu Tử liền đáp: "Chẳng cho đi đêm, đợi 
sáng sẽ đến." Hẳn như chọi đá nháng lửa, tợ làn điện chớp, trả lại cho người hướng thượng mới được. 
Người đại tử trọn không có Phật pháp đạo lý huyễển diệu được mất, phải quấy, dài ngắn. Đến trong 
này chỉ thế ấy thôi. Cổ nhân gọi đó là trên đất bằng người chết vô số, qua được rừng gai gốc là người 


2468 


tay khéo, phải qua lọt bên kia mới được. Tuy vậy, hiện nay người đến loại điển địa này, sớm đã khó 
được. Hoặc có nương tựa, có giải hội thì không giao thiệp. Hòa Thượng Triết gọi đó là thấy chẳng tịnh 
khiết. Ngũ Tổ tiên sư bảo đó là mạng căn chẳng đoạn, phải một phen đại tử sống lại mới được. Hòa 
Thượng Vĩnh Quang ở Chiết Trung nói: "Ngôn phong nếu sai thì cổng làng quê cách xa muôn dặm, 
phải là bờ cao vót buông tay, tự nhận thừa đương, sau khi chết sống lại chẳng dám khi anh, ý chỉ phi 
thường, người nào thường ư?" Ý Triệu Châu hỏi như thế, Đầu Tử là hàng tác gia cũng không cô phụ 
câu hỏi kia. Chỉ là tuyệt tình bặt dấu, quả thật khó hiểu, chỉ hiện bày trước mất đôi chút. Vì thế cổ 
nhân nói: "Muốn được thân thiết chớ đem hỏi đến hỏi, hỏi tại chỗ đáp, đáp tại chỗ hỏi." Nếu chẳng 
phải Đầu Tử, bị Triệu Châu một câu hỏi cũng khó đáp được. Chỉ vì kia là kẻ tác gia, nhắc đến liền 
biết chỗ rơi——According to example 41 of the Pi-Yen-Lu, one day, Chao Chou asked T'ou Tzu, "How is 
1t when a man who has died the great death returns to life?" T'ou Tzu said, "He must not go by nipht: 
he must get there in daylight." According to Yuan-WUu in the Pi-Yen-Lu, Chao Chou asked T'ou Tzu, 
"How 1s 1t when a man who has died the great death returns to life?" T'ou Tzu answered him, saying, 
"He must not go by night: he must get there 1n daylight." But say, what time and season 1s this? A flute 
with no holes strikes against a felt-pounding board. Thịs 1s called "a question to test the host”; 1t 1s alsO 
called "an Intentional question." All over they praised Tou Tzu and Chao Chou for having outstanding 
eloquence. Though the two old men succeeded to different masters, observe how their active edges 
accord as one. One day Tou Tzu spread the tea setting to entertain Chao Chou. T'ou Tzu himself 
passed some steamed cakes to Chao Chou, but Chou paid no attention. Tou Tzu ordered his attendant 
to øIve the seasame cakes to Chao Chou. Chou bowed to the attendant three times. But say, what was 
his meaning? Observe how he always went right to the root to uphold this fundamental thing for the 
benefit of others. There was a monk who asked Trou Tzu, "What 1s the Way?” Tou Tzu answered, 
“The Way." The monk asked, "What is the Buddha?" T'ou Tzu answered, "Buddha." Again he asked, 
"How 1s 1t before the golden lock open?" T'ou Tzu answered, "Open." He asked, "How 1s 1t before the 
golden rooster has crowed?” T"ou Tzu answered, "“This sound does not ex1st."The monk asked, "How 1s 
1t after he crows?” T'ou Tzu answered, "Each knows the time for himself." His whole life T'ou Tzu's 
questions and answers were all like this. Look: when Chao Chou asked, "How 1s it when a man who 
has died the great death returns to life?”" T'ou Tzu immediately said, "He must not go by night: he must 
get there in daylight." Direct as sparks struck from stone, like the brilliance of a lightning flash. Only a 
transcendental man like him could do this. A man who has died the great death has no Buddhist 
doctrines and theories, no mysteries and marvels, no gain and loss, no right and wrong, no long and 
short. When he gets here, he Just lets 1t rest this way. An Anclent said of this, "On the level ground the 
dead are countless; only one who can pass through the forest of thorns 1s a good hand.” Yet one must 
pass beyond that Other Side too to begin to attain. Even so, for present day people even to get to this 
realm 1s already difficult to achieve. If you have any learning or dependence, any 1nterprefative 
understanding, then there 1s no connection. Master Che called this "vision that 1s not purified." My late 
teacher Wu Tsu called it “The root of life not cut off.” One must die the great death once, then refurn 
to lie. Master Yung Kuang of central Chekliang said, "If you miss at the point of their words, then 
youTe a thousand miles from home. In fact you must let go your hands while hanging from a cHf, trust 
yourself and accept the experience. Afterwards you return to life again. I cant deceive you; how could 
anyone hide this extraordinary truth?” The meaning of Chao Choư's question 1s like this. T'ou Tzu 1s an 
adept, and he didnt turn his back on what Chao Chou asked: 1fs Just that he cut off his feelings and left 
no traces, so unavoidably he's hard to understand. He Just showed the litfle bit before the eyes. Thus an 
Anclent said, "If you want to attain Intimacy, dont ask with questions. The question 1s 1n the answer, 
and the answer 1s In the question." It would have been very difficult for someone other than Tou Tzu 
to reply when questioned by Chao Chou. But since Tou Tzu 1s an expert, as soon as 1fs raised he 
knows where 1t comes down. 


2469 


16) Triệu Châu: Đạo Đắc Tức Môn Khai— Say the Right Word and I Will Open the Door 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X và Triệu Châu Ngữ Lục, có lần Triệu Châu làm hỏa đầu 
trong tự viện. Một hôm, Sư đóng chặt cửa rồi đốt lửa, chốc lát cả phòng đầy khói. Sư la lớn lên: "Cứu 
hỏa! Cứu hỏa!" Lúc ấy cả đại chúng đều đổ xô đến. Sư nói: "Đắc đạo tức khai môn" (ai nói được đúng 
thì ta sẽ mở cửa). Trong chúng không ai nói được. Lúc ấy Sư phụ của Sư là Nam Tuyển Phổ Nguyện 
đưa chìa khóa qua cửa sổ cho Sư. Sư bèn mở cửa. Bởi vì không một ai trong Tăng chúng của tự viện có 
thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng với hành động kỳ dị của Triệu Châu, sự khiếm khuyết tri thức nội 
tại của họ vì thế đã bị phơi trần hoàn toàn. Chỉ có Sư phụ Nam Tuyền Phổ Nguyện là có hành động 
trực tiếp bằng cách đưa chìa khóa qua cửa số cho Sư, nên Sư bèn mở cửa. Nhưng vấn để đáng chú ý ở 
đây là lẽ ra mọi người phải nói cái gì đó với Triệu Châu chứ? Thế nào là câu trả lời chính xác sự 
thách thức của Triệu Châu? Tăng chúng lẽ ra phải nói với Triệu Châu: "Trước khi chúng tôi trả lời câu 
hỏi của ông, ông hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi cái đã: 'Ai có thể mở sợi dây cột trên cổ cọp?" Nếu 
Triệu Châu đáp: "Người nào đã buộc nó." Lúc đó Tăng chúng sẽ nói: "Đấy! Ông đã trả lời câu hỏi vớ 
vẩn của ông rồi đó! Hãy mau mở cửa đi!"—According to the Record Concerning the Passing On the 
Lamp, and the Records of lectures of Zen Master Chao-Chou-T”sung-Shen, Chao-Chou was once 
working as a cook in the monastery. One day he barred the kitchen door from the 1nside, and started a 
fire. In a short time the room filled with smoke and flames. He the cired out loudly: "Firel Fire! Help! 
Help!" AlI the monks 1n the monastery Iimmediately gathered round, but they could not get in because 
the door was locked. Chao-Chou said: "Say the right word and I will open the door. Otherwise, Ï 
worftt!" Ñobody could give an answer. Then Master Pu-yuan handed a key to Chao-Chou throught the 
window. Chao-Chou opened the door. As not one of the monks in the monastery could give a proper 
answer to Chao-Chou's astonishing act, their lack of inner understanding was thus fully exposed. Only 
the Master Pu-yuan took a đirect action by handing a key to Chao-Chou throught the window, so Chao- 
Chou opened the door. But the interesting matter here 1s: "What should the monks have said to Chao- 
Chou? What was the correct reply to his challenge?" The monks might have said to Chao-Chou: "You 
answer the following question first, then we shall answer yours: Who can untie the string on the neck 
Of a tiger?” Chao-Chou might have replied: “The person who first tie 1t.” The monks then say: "You 
have answered your own silly question. Ñow open the door!" 


17) Triệu Châu và Đạo Ngộ—Chao-Chou and Tao-Wu 

Một lần khác Triệu Châu đến Thiên Hoàng gặp Đạo Ngộ. Sư vừa đến nơi thì Đạo Ngộ đã la lớn: “Mũi 
tên Nam Tuyền đến.” Sư bảo: “Xem tên!” Đạo Ngộ nói: “Trật.” Sư bảo: “Trúng.”——Zhao also went to 
T1an-Huang Tao-Wus place. Just when Zhao-Chou entered the hall, Tao-Wu yelled: “Here comes an 
arrow from Nan-Xiang.” Zhao-Chou said: “See the arrow!” Tao-Wu said: “It already passed.” Zhao- 
Chou said: “Bulls-eye!”” 


18) Triệu Châu: Đình Tiền Bách Thụ— The Oak Tree in the Courtyard 

Một vị Tăng hỏi Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897): "Thế nào là chỉ ý của Phật pháp?" Triệu 
Châu đáp: "Cây bá thọ trước sân." Vị Tăng đáp lại: “Thầy, đừng dạy con sử dụng ngoại vật.” Triệu 
Châu nói: “Lão Tăng chẳng dạy ông sử dụng ngoại vật.” Vị Tăng lại hỏi: “Ý Tổ Sư sang Đông là gì?” 
Triệu Châu đáp: "Cây bách ở trước sân." Đó là câu nói được trích từ công án thứ 37 trong "Vô Môn 
Quan". Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, nếu thấy rõ được chỗ đáp của Triệu Châu thì 
trước không có Thích Ca, sau không có Di Lặc. Theo Thiền sư Đạo Nguyên trong quyển "Chánh Pháp 
Nhãn Tạng", cây bách trước sân của Triệu Châu chính là cội cây không rễ. Ngay cái trạng thái đời 
sống giác ngộ tự nó bây giờ được diễn tả như là cội cây không rễ. Cuộc đời giác ngộ của bạn tại sao 
lại là cội cây không rễ? Cuộc đời giác ngộ không phải là cuộc đời cố định mà là cuộc đời tự tại, không 
cố chấp vào bất cứ thứ gì. Thế nhưng, mỗi người chúng ta lại cố định hay bị điều kiện trói buộc trong 
những phương diện nào đó. Thí dụ như chúng ta có điều kiện của con người, làm người nam hay người 


2470 


nữ, có gia đình hay độc thân. Chúng ta có một số kiến thức nên từ đó khởi lên một số khái niệm đối 
với sự vật. Tất cả những điều kiện này chính là những cái rễ mà chúng ta nương vào đó để tổn tại. 
Điều này có gì sai trái hay không? Cố chấp vào những thứ này có gì sai trái hay không? Đời sống của 
chúng ta thực sự có một số hạn chế. Đời sống bị giới hạn này làm sao có thể là cội cây không rễ, làm 
sao có thể là đời sống giác ngộ? Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng "Vô thường" là giáo pháp quan 
trọng nhất của Phật pháp. Thay vì nhìn xem mọi vật biến chuyển như thế nào, thì chúng ta thường nghĩ 
rằng có một cái gì đó không thay đổi. Dĩ nhiên là chúng ta thừa nhận một vài thay đổi nào đó khi nó 
rõ ràng như trong gia đình có một người quá vãng, hay phải chia ly với ai trong gia đình. Nhưng chúng 
ta có thật sự tỉnh thức được sự thay đổi hay vô thường thật sự hay không? Chắc chắn là không, và vì 
không thấy được nên hậu quả là chúng ta sống trong sự xem trọng tự ngã. Việc tự cho mình là quan 
trọng không hẳn là phải xem thường người khác. Chúng ta dùng cái xem trọng tự ngã để tạo ra sự 
phân biệt trên những đường ranh nào đó khi mà trên thực tế chẳng hề có phân biệt hay ranh giới nào 
cả. Trên phương diện nào đó, chúng ta đều cho mình là quan trọng. Rõ ràng là do bởi những điều kiện 
này mà chúng ta mời gọi đến cuộc sống của chúng ta quá nhiều phiền não. Nó xảy ra vì cái xem trọng 
tự ngã này. Hành giả tu Thiển phải nên luôn cẩn trọng!—A monk asked Chao-Chou, "What is the 
essential meaning of the Buddhadharma?” Chao-Chou said, “The cypress tree at the front of the 
courtyard." The monk replied: “Master, dont teach me using external obJects.” Chao-chou said: “Im 
not teaching you using external objects.” The monk asked Chao-chou, "What 1s the meaning of 
Bodhidharma's coming from the West?” Chao-chou said, "The oak tree In the courtyard." That 1s a line 
from the famous Case 37 in the Gateless Gate. According to Wu Men Hui-Kali in the Wu-Men-Kuan, 1f 
you can see Iintimately into the essence of Chao-chou's response, there 1s no Sakyamuni In the past and 
no Maitreya in the future. According to Zen master Dogen ¡in the "Shobogenzo”, Chao-chou's cypress 
tree in the garden as the rootless tree. The very state of enlightened life 1tself 1s now expressed as this 
rootless tree. How 1s this rootless tree your life? The enlightened life 1s not fixed but free, unattached 
to any one thing. And yet, each of us 1s fixed or conditioned in certain ways. For Instance, we have the 
condition of human being, of being a man or a woman, of having a family or being alone. We have 
certain knowledge giving rise to all sorts of ideas. AII these conditions are like roots by which we 
survive. Is there anything wrong with this? Is there anything wrong with being attached to 1t? Our lives 
defimtely have certain conditions. How 1s this so-called conditioned life the life of the rootless tree, the 
enlightened life? Zen practiioners should always remember that "lmpermanence” 1s among the 
Buddhas most fundamental teachings. How 1s impermanence generally understood? Instead of seeing 
how everything 1s constantly changing, we often think that there 1s something that does not change. Of 
COUTrS€, W€ reCcogTIze certain change when 1t 1s noticeable, such as when there 1s a death in our family, 
or when someone leaves you. But are we aware of consfant change or true impermanence? Surely no, 
and consequently we live in a self-centered way. This self-centeredness 1s not necessarily derogatory 
of others. We are using self-centeredness here to mean that we create đistinctions on certain 
boundaries where there are none. Ín one way or another, we are all self-centered. In one way or 
another, we are all self-centered. It 1s obvious that because of these conditions, we 1nvite so many 
problems and afflictions to our own lives. It happens because of this self-centeredness. Zen 
practitioners should be very careful! 


19) Triệu Châu: Đồ Ngốc, Chỗ Nào Là Lựa Chọn và Chấp Trước?— You Dolt! Where Are Choice 
and Attachment? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, vào một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền Sư Triệu Châu 

Tòng Thẩm (778-897): “Hòa Thượng thường nói: Đạo chẳng khó, chỉ hiểm lựa chọn cái mình thích. 

Còn không giản trạch không chấp trước thì thế nào?” Triệu Châu trả lời bằng cách trích dẫn lời của 

đức Phật: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.” Vị Tăng nói: “Vẫn còn lựa chọn và chấp trước.” 

Triệu Châu nói: “Đổ ngốc! Chỗ nào là lựa chọn và chấp trước?”——According to the Records of the 


2471 


Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume X, on one day, a monk asked, “You frequently 
said: The real Way 1s not difficult except that 1t refuses to show preference, abhoring choice and 
attachment. What are non-choice and non-attachment?” Chao-chou replied by quoting the Buddha, 
“Throughout heaven and earth, I alone am the holy one.” The monk said, “Thafs still cholce and 
attachment.”* Chao-chou said, “You dolt! Where are cholce and attachment?” 


20) Triệu Châu: Đứa Trẻ Bảy Tuổi Mà Hiểu Pháp Hơn Ta, Kẻ Ấy Sẽ Là Thầy Ta!—A Chỉld oƒ 

Seven Whose Dharma Is Greater Than Mine, He Would Be My Teacher! 
Sau khi Nam Tuyền thị tịch, lúc ấy Triệu Châu đã gần 60 tuổi, mà vẫn tiếp tục đi hành hương để tham 
vấn những Thiển sư khác thời đó. Trước khi đi, Sư tuyên bố: “Nếu tìm gặp một đứa trẻ bẩy tuổi mà 
hiểu giáo pháp nhiều hơn ta, thì ta sẽ yêu cầu người trẻ ấy dạy cho ta; nếu gặp người trăm tuổi mà 
không hiểu giáo pháp thì ta sẽ giảng dạy cho người ấy.” Lời tuyên bố táo bạo này vào thời mà Khổng 
học đang gièm chế cái cách mà Phật giáo đe dọa trật tự xã hội Trung Hoa thời đó—After Nan-chuan's 
death, Chao-chou, then In his late fifties, went on a pilgrimage to visit the other Zen masters of his day. 
Before setting out, he declared, “If I find a child of seven whose understanding 1s greater than mine, ƑTI 
ask him to 1nstruct me; 1f Ï meet a man of one hundred years whose understanding 1s less than mine, ƑTI 
1nstruct him.” It was a bold statement to make in China at a time when Confucianism were decrying the 
way in whiích Buddhism threatened the social order. 


21) Triệu Châu: Gặp Phật Chớ Đứng Lại; Không Gặp Phật Thì Chạy Lẹ Qua! —Not to Linger 
Where the Buddha Is; Pass Quickly Away Where the Buddha Is Not! 
Thiền muốn xóa bỏ tất cả, nếu được, cả đến dấu vết cuối cùng của tư tưởng về Phật về Tổ. Đó là lý 
do tại sao thiển sư Triệu Châu khuyên nhủ hành giả "Chỗ nào có Phật chớ đứng lại. Chỗ nào không 
Phật chạy lẹ qua." Tất cả công phu tu tập của Thiền Tăng, lý thuyết cũng như thực hành, đều đặt trên 
căn bản "hành động không công đức" này. Nói một cách thơ mộng hơn như sau: 
"Bóng trúc quét trên thểm nhà, 
Mà không một hạt bụi dấy lên. 
Ánh trăng rơi trong lòng nước, 
Mà không dấu vết gì lưu lại." 
Thật vậy, khi tâm hoàn toàn gội sạch tất cả cảm nhiễm chồng chất từ vô lượng kiếp thì hiện thực trong 
trạng thái trần truồng, không hóa trang, không che đậy. Đó là lúc tâm hiện thực là tâm, tự do, trống 
không, chân thực, phục hồi lại uy thế nguyên sơ của nó. Vì vậy, trong Thiển, vô chấp là một khái 
niệm tích cực, chứ không ngụ ý khiếm khuyết—Zen wants to have even this last trace of Buddha or 
Patrlarch, If possible, obliterated. This ¡is why Zen master Chao-chou advises Zen followers not to 
linger even where the Buddha ¡s and to pass quickly away where he 1s not. All the training of the 
monks 1n Zen, in theory as well as in practice, 1s based on the notion of "meritless deed”. Poetically, 
this Idea 1s expressed as follows: 
“The bamboo shadows are sweeping the sta1rs, 
But no dust 1s stirred; 
The moonlight penetrates deep 
In the bottom of the pool, 
But no trace 1s left in the water.”" 
In fact, when the spirit 1s all purged of 1s filth accumulated from time 1Immemorlial, 1t stands naked, 
with no raiments, with no trappings. Ít 1s now empty, free, genuine, assuming 1s native authority. Non- 
attatchment, therefore, 1n Zen 1s a positive conception, and not merely privative. 


2472 


22) Triệu Châu: Hài Tử Thức— Newborn Baby 

Công án "Đức trẻ mới sanh" trong thí dụ thứ 80 của Bích Nham Lục. Trong Cảnh Đức Truyền Đăng 
Lục, quyển XII, chúng ta tìm thấy cuộc vấn đáp của Đầu Tử với một vị hành cước Tăng: "Một nhà sư 
hỏi Triệu Châu (778-897): 'Trẻ sơ sinh có dùng sáu giác quan của nó hay không?' Triệu Châu nói: Nó 
chơi bóng trên dòng thác." Sau đó, nhà sư ấy lại hỏi Đầu Tử: 'Chơi bóng trên dòng thác là thế nào?! 
Đầu Tử đáp: 'Ý thức, ý thức không bao giờ ngừng chảy." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, sáu 
thức này các nhà kinh điển lập làm gốc chánh, núi sông, đại địa, mặt trời, mặt trăng, sao đều nhơn đó 
mà sanh, đến là tiên phong đi là điện hậu. Cổ nhân nói: "Ba cõi duy tâm, muôn pháp duy thức." Nếu 
chứng Phật địa chuyển tám thức thành bốn trí, nhà kinh điển gọi là chuyển tên mà chẳng đổi thể. Căn 
trần thức là ba, tiền trần vốn chẳng biết phân biệt, thắng nghĩa căn hay phát sanh thức, thức hay hiển 
sắc phân biệt, tức là ý thức thứ sáu. Thức thứ bẩy tên Mạt Na thức hay gìn giữ tất cả ảnh sự thế gian, 
khiến người phiển não không được tự do tự tại đều do thức thứ bảy. Thức thứ tám gọi là A Lại Da 
thức, cũng gọi là Hàm tàng thức, hàm tàng tất cả chủng tử thiện ác. Vị Tăng này biết giáo ý nên đem 
lại hỏi Triệu Châu: "Hài tử mới sanh có đủ sáu thức hay không?" Hài nhi mới sanh tuy đủ sáu thức, 
mắt hay thấy tai hay nghe, song chưa từng phân biệt sáu trần, tốt xấu dài ngắn phải quấy được mất, 
khi ấy nó thảy chẳng biết. Người học đạo cần như anh hài, vinh nhục công danh nghịch tình thuận cảnh 
trọn động nó không được. Mắt thấy sắc cũng giống như mù, tai nghe tiếng cũng không khác điếc, như 
ngu như ngốc, tâm nó chẳng động như núi Tu Di. Cái này là chỗ thiển khách chơn thật đắc lực. Cổ 
nhân nói: "Trùm chăn phủ đầu muôn sự thôi, khi này sơn Tăng trọn chẳng hiểu." Nếu hay như thế mới 
có ít phần tương ưng. Tuy thế, dù cho một điểm cũng chẳng lừa y được, núi như xưa là núi, nước như 
xưa là nước, không tạo tác không duyên lự. Như mặt trời mặt trăng vận hành trong hư không chẳng 
tạm dừng nghỉ, cũng chẳng nói ta có bao nhiêu danh tướng. Như trời che khắp, như đất chở khắp, vì 
không tâm nên trưởng dưỡng vạn vật, cũng chẳng nói ta có bao nhiêu công hạnh. Trời đất vì không 
tâm nên trường cữu, nếu có tâm ắt có chừng hạn. Người đắc đạo lại cũng như vậy, ở trong cái không 
công dụng mà bày công dụng, tất cả đều trái tình thuận cảnh đều dùng từ tâm nhiếp thọ. Đến trong 
đây cổ nhân còn quở trách nói: "Liễu liễu khi liễu không sở liễu, huyền huyền chỗ huyền còn phải 
rây." Lại nói: "Việc việc thông chừ vật vật sáng, người đạt đạo nghe đó trong tối sợ." Lại nói: "Vào 
Thánh siêu phàm chẳng tạo thanh, rồng nằm hằng sợ suối trong xanh, người đời nếu được hằng như 
thế, đại địa đâu hay để một tên." Tuy thế ấy, lại phải nhảy ra khỏi sào huyệt mới được. Há chẳng thấy 
trong kinh nói: "Bồ Tát Bất Động Địa thứ tám lấy trí vô công dụng ở hạt bụi chuyển đai pháp luân, ở 
trong tất cả thời, đi đứng nằm ngồi chẳng nệ được mất, hồn nhiên trôi vào biển Tát Bà Nhã." Hàng 
thiển Tăng đến trong đây cũng không thể chấp trước, chỉ tùy thời tự tại, gặp trà uống trà, gặp cơm ăn 
cơm, việc hướng thượng này chấp chữ "định" cũng chẳng được, chấp chữ "bất định" cũng chẳng được. 
Nam Tuyển nói: "Ta trên mười tám tuổi mới biết tạo kế sống." Triệu Châu nói: "Ta trên mười tám 
tuổi mới biết phá nhà tan cửa." Lại nói: "Ta ở phương Nam hai mươi năm trừ hai thời cơm cháo là chỗ 
tạp dụng tâm." Tào Sơn hỏi một vị Tăng: "Bồ Tát trong định nghe voi lớn qua sông rõ ràng, là xuất 
phát ở kinh nào?" Vị Tăng thưa: "Kinh Niết Bàn." Tào Sơn hỏi: "Trước định nghe hay sau định nghe?" 
Vị Tăng thưa: "Dòng Hòa Thượng vậy." Tào Sơn nói: "Dưới bãi tiếp lấy." Kinh Lăng Nghiêm nói: 
"Lặng vào hiệp lặng là vào bên mé thức." Kinh Lăng Già nói: "Tướng sanh chấp ngại, tưởng sanh 
vọng tưởng, lưu chú sanh theo vọng lưu chuyển. Nếu đến địa vô công dụng vẫn còn ở trong lưu chú, 
phải ra khỏi cái sanh tướng lưu chú thứ ba mới sống vui thích tự tại." Vì thế Qui Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: 
"Huệ Tịch con thế nào?" Ngưỡng Sơn thưa: "Hòa Thượng hỏi kiến giải của con hay hỏi hạnh giải của 
con? Nếu hỏi hạnh giải của con thì con chẳng biết, nếu hỏi kiến giải như nước trong bình rót trong một 
bình." Nếu đến như thế mới đáng làm thầy một phương. Triệu Châu nói: "Trên nước chảy nhanh đá 
cầu", sớm đã lăn trùng trục. Lại khi nhằm trên nước chảy nhanh đánh, con mắt vừa liếc là đã qua. Như 
kinh Lăng Nghiêm nói: "Như dòng nước chảy nhanh, trông dường như lặng lẽ." Cổ nhân nói: "Thí như 
nước chảy nhanh, dòng nước không dừng đứng, mỗi mỗi chẳng biết nhau, các pháp cũng như thế." Chỗ 
đáp của Triệu Châu, ý hàm chứa loại này. Vị Tăng kia lại hỏi Đầu Tử: "Trên nước chảy nhanh đá cầu 


2473 


là thế nào?" Đầu Tử đáp: "Niệm niệm chẳng dừng chảy." Tự nhiên chỗ hỏi kia hợp nhau. Cổ nhân 
công hạnh miên mật, đáp được chỉ giống một cái, chẳng cần suy tính. Ông vừa hỏi, các Ngài đã sớm 
biết chỗ rơi của ông rồi. Sáu thức của hài nhi tuy nhiên không công dụng, vẫn là niệm niệm chẳng 
dừng, như dòng nước chảy ngầm. Đầu Tử đáp thế ấy, đáng gọi là biện thấu gió đến—The kôan 
"Newbơom Baby" in example 80 of the Pi-Yen-Lu. In the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XII, we find him in a mondo (questions and answers) with a wandering 
Zen monk: "A monk asked Chao-chou, 'Does an infant use his sixth sense or not?' Chao-chou said, He 
plays ball on the rushing water.' Later the monk asked T'ou-tzu, What does 1t mean to play ball on the 
rushing water?' T'ou-tzu said, 'Consciousness, consciousness doesrit stop flowing.” According to Yuan- 
Wu ¡in the Pi-Yen-Lu, in the school of the Teachinss, this eighth consciousness 1s set up as the true 
basis. Mountains, rivers, and the great earth, sun, moon, and stars come 1nto being because of 1t. lt 
comes as the advance guard and leaves as the rearguard. The Ancients say that "The triple world 1s 
only mind, the myriad things are only consciousness." If one experiences the stage of Buddhahood, the 
eight consciousnesses are transformed Into four wisdoms. In the school of the Teachings they call this 
"Changing names, not changing essence." Sense-faculties, sense-objec(s, and consciousness of 
sensation are three. Originally we are unable to discriminate among the sense-objects before us. But 
the subtle inner faculties can produce consciousness, and consciousness can reveal discrimination of 
forms. This 1s the sixth consciousness, conceptual thinking. The seventh consciousness 1s Manas. Ït can 
go take hold of the Imaginary things of the world and cause a person to be vexed and troubled so that 
he doesnft attain freedom and independence. As for the eighth consciousness, 1t 1s called Alayavijnana 
and 1fs also called the Storehouse Consciousness. It contains all the seed of good and evil. This monk 
knew the ideas of the verbal teachings, so he used them to question Chao Chou by saying, "Does a 
newborn baby also have the sixth consciousness or not?" Although a newborn baby 1s equiped with the 
SIX consciousnesses, though his eyes can see and his ears can hear, he doesnt yet discriminate among 
the six sense-obJects. At this trme he knows nothing of good and evil, long and short, right and wrong, 
or gain and loss. A person who studies the Path must become again like an infant. Then praise and 
blame, success and fame, unfavorable circumstances and favorable environments, non of these can 
move him. “Though his eyes see form, he 1s the same as a blind man; though his ears hear sound, he 1s 
the same as a deaf man." He 1s like a fool, like an 1diot, his mind 1s motlonless as Mount Sumeru. This 
1s the place where patchrobed monks really and truly acquire power. An Ancient said, "My patched 
garmernt covering my head, myrias concerns cease: at this time I dont understand anything at all.” Only 
1Ý you can be like this will you have a small share of attainment. Though an adept 1s like this, 
nevertheless he cant be fooled at all; as before, mountains are mounfains and rivers are rivers. He 1s 
without artifice and without clinging thoughts. He is like the sun and moon moving through the sky 
without ever stopping and without saying, "I have so many names and forms." He 1s like the sky 
everywhere covering, like the earth everywhere supporting: since they have no mind they bring up and 
nurture myriad beings without saying, "I have so many accomplishments." Since sky and earth are 
mindless, they last forever; what has mind has limits. A person who has attained the Path is like this 
too. In the midst of no activity, he carries out his activities, accepting all unfavorable and favorable 
circumstances with a compassionate heart. When they got to this point the Anclent still upbraided 
themselves and said, "When youve completely perfectly comprehended, theres nothing to 
comprehend; ¡in the dark, abstruse, hidden place, you still must be rebuked." They also said, "ATI things 
are thoroughly comprehended and all beings are clearly understood; when one who has arrived senses 
this, he startled in the darkness." Again 1t was said, "Without making a sound he goes beyond the 
ordinary and enters sagehood. The reclining dragon deeply fears the blue pool's clarity." If human 
beings can be like this always, how can a single name remain in the world? Though 1ts this way, they 
must øo on to leap out of their nest before they attain. Havent you seen where 1t says in the Hua Yen 
sutra, "A Bodhisattva of the eighth stage, Immovability, turns the great Dharma Wheel in an atom of 


2474 


dust, using the wisdom of non-activity. At all times, whether walking, standing, sitting, or lying down, 
he doesnft cling to gain and loss, but lets himself move and flow I1nto the sea of All-Knowledge." When 
patchrobed monks get here they still must not become attached: they follow the occasion freely. When 
they have tea, they drink tea; when they have food, they eat food. Neither the words "concentration” 
nor "not concentration” can be applied to this transcendental matter. Nan Chuan said, " After eighteen, 
I was able to make a living." Chao Chou said, "After eighteen, I was able to break up the family and 
scatter the household." He also said, "IÏ was in the South for twenty years: only the two mealtimes of 
gøruel and rice were points of mixed applicaton of mínd." Tsao Shan asked a monk, "In his 
concentration the Bodhisattva smells the fragrant elephant crossing the river very clearly. What 
scripture does this come from?” The monk said, "From the Nirvana scripture." Tsao Shan said, "Does 
he smell it before or after his concentration?" The monk said, "Youve flowed, Teacher." Tsao Shan 
said, "Receive 1t on the river bank." Again: Surangama Scripture says, "“Phe fullness of the six 
COnScIOousnesses enfers to merge ¡in the fullness of the Storehouse Consciousness, going 1nto the realm 
Of consciousness." Again: the Lankavatara scripture says, "Birth of signs, being obstructed by grasping. 
Birth of conception, false thinking. Birth of flow, pursuing falsehood, revolving and flowing. You must 
get out of the third aspect, 'birth of flow'; only then will you be Joyfully alive and independent." Thus 
Kuei Shan asked Yang Shan, "How 1s It with you Disciple Chi?" Yang Shan said, "Are you asking 
about his perceptive understanding or his active understanding? If you ask about his active 
understanding, 1ts like a pitcher of water being poured 1nto a pitcher of water." If you can be like this 
you can be the teacher of a region. When Chao Chou said, ”Fossing a ball on swift-flowing water," he 
was already turning smoothly. When you foss 1t onto swi1ft-flowing water, in a blink of an eye 1f's gone. 
As the Surangama scripture says, "Looked upon from afar, swIft-flowing water 1s tranquil and still.” An 
Anclent said, "In a fast-flowing river the currents of water never stop and they are unaware of each 
other; all things are like this too." The meaning of Chao Chou's answer 1s completely similar to these 
quofations. The monk asked Tou Tzu, "What 1s the meaning of "Tossing a ball on swift-flowing 
water?" Tou Tzu said, "Moment to moment, nonstop flow,” spontaneously matching the monk's 
question perfectly. The practice of these Ancients, Chao Chou and T”ou Tzu, was so thoroughgoing that 
they answered as one. They no longer make use of calculations; as soon as you question them they 
already know where you come down. Although a baby's sixth consciousness 1S inactive, nevertheless 
from moment to momert 1t doesnt stop, but flows on like a hidden river. Of T'ou Tzu's answering this 
way we can say that he profoundly discerns coming winds. 


23) Triệu Châu: Hảo Sự Bất Như Vô Sự—A Good Thủng Is Not Better Than Nothing 

Theo quan điểm Thiền tông, việc tốt không bằng không việc. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển IV, 
một hôm, lúc thị giả Viễn đang lễ bái ở điện Phật, Thiền Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) vừa 
thấy liền đánh cho một gậy và hỏi: "Ông làm gì vậy?" Thị giả Viễn đáp: "Lễ Phật." Triệu Châu hỏi: 
"Lễ để làm gì?" Thị giả Viễn đáp: "Lễ Phật cũng là việc tốt." Triệu Châu nói: "Việc tốt không bằng 
không việc." Có phải thái độ này mang ý nghĩa hư vô và bài trừ hình tượng hay không? Ngoài mặt mà 
nói thì đúng như vậy; nhưng nếu chúng ta đi sâu vào tinh thần của Triệu Châu thì sẽ tìm thấy cái thâm 
thúy của những lời này, và chúng ta sẽ gặp ngay một sự khẳng định tuyệt đối vượt ra ngoài khuôn mẫu 
theo kiểu lãnh hội luận bàn của chúng ta. Theo Thiển sư D.T. Suzuki trong tác phẩm "Thiển Học Nhập 
Môn," có phải hành vi này mang ý nghĩa phá hủy hình tượng và chủ nghĩa hư vô nào đó không? Nhìn 
bể ngoài thì đúng như vậy; nhưng nếu chúng ta lãnh hội được thâm ý của Triệu Châu thì sẽ thấy bên 
trong ẩn chứa một sự khẳng định tuyệt đối siêu việt mọi sự giải thích bàn luận——In the point of view of 
Zen, no deed ¡1s much better than wholesome deed (wholesome action). According to the Wudeng 
Huiyuan, Volume IV, one day, when Yuan, Chao-chou's attendant, was bowing reverently before 
Buddha, Chao-chou slapped him. Yuan asked, "Is it not a laudable thing to par respect to Buddha?” 
Chao-chou replied, "Yes, but it 1s better to go without even a laudable thing." Does this aftitude savour 


2475 


of anything nihilistic and iconolastic? Superficially, yes; but let us dive deep into the spirit of Chao- 
chou out of the depths of which this utterance comes, and we will find ourselves confronting an 
absolute affirmation quite beyond the ken of our discursive understanding. According to Zen master 
D.T. Suzuki in "An Introduction To Zen Buddhism,” does this attitude savour of anything nihilistic and 
1conoclastic? Superficially, yes; but let us đive deep into the spirit of Chao-chou out of the depths of 
which this utterance comes, and we will find ourselves confronting an absolute affirmation quite 
beyond the ken of our discursive understanding. 


24) Triệu Châu: Hãy Ném Bỏ Nó Đi!— Throw ÏIt Away! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển X: Triệu Châu Tòng Thẩm là môn đồ và người kế vị Pháp của Thiền 
sư Nam Tuyển Phổ Nguyện. Ông là một thiển sư nổi tiếng và quan trọng vào bậc nhất thời nhà 
Đường. Công án “Không” của ông là một công án nổi tiếng trong tất cả mọi công án. Người ta nói 
rằng Triệu Châu đạt kiến tánh lúc 18 tuổi và giác ngộ viên mãn lúc 54 tuổi. Đến năm 58 tuổi ông đã 
đi du phương khắp Trung Quốc, ở lại với nhiều sư xuất sắc và tham dự “pháp chiến” với họ. Câu 
truyện của Triệu Châu là một minh họa đặc biệt thú vị cho một sự khẳng định không ngừng được các 
thiển sư nhắc đi nhắc lại: Đại giác chỉ là khởi đầu tiến bước thật sự trên con đường thiển. Chẳng hạn 
như triệu Châu trải qua đại giác sâu sắc từ năm 18 tuổi, nhưng ông vẫn tiếp tục tu tập trong bốn mươi 
năm nữa dưới sự hướng dẫn của thiển sư Nam Tuyền. Sau khi Nam Tuyển thị tịch, ông lên đường chu 
du để học thiển sâu hơn với các vị thầy khác. Theo truyễển thuyết, ông đã viếng trên dưới 80 người kế 
vị pháp thuộc hàng cháu nội của Mã Tổ Đạo Nhất. Đến năm 80 tuổi, ông mới chính thức mở một ngôi 
chùa và bắt đầu dạy chúng. Ông tiếp tục dạy môn đệ cho đến khi chết lúc 120 tuổi. Một hôm, có một 
vị Tăng đến hỏi Triệu Châu: "Không mang øì hết đến đây thì thế nào?" Triệu Châu đáp ngay lập tức: 
"Buông xuống đi!" Vị Tăng nói: "Một vật chẳng mang theo thì buông xuống cái gì?" Triệu Châu nói: 
"Không buông xuống thì vác nó lên đi!" Các thiển sư thường thích nói nghịch. Lời đáp của Triệu Châu 
là một nghịch lý điển hình. Tuy nhiên, trong trường hợp này, vị Tăng đã không thể thấy được ý nghĩa 
bám vào buông bỏ là chưa buông bỏ. Triệu Châu đã thẳng thắn vạch trần sự vô dụng của triết học hư 
vô. Để đạt được mục đích của Thiền, thì ngay cả ý niệm "không một vật" đi nữa cũng phải bỏ đi. Phật 
tự hiển lộ chỉ khi nào chúng ta không còn suy đoán về Phật nữa; đó chính là nói vì tìm Phật mà cân 
phải buông Phật. Đây là con đường duy nhất để đi đến chỗ chứng nghiệm được chân lý Thiền. Hễ khi 
nào người ta còn nói về "không một vật" hay tuyệt đối thì người ta càng xa Thiền. Hành giả tu Thiển 
nên luôn nhớ rằng ngay cả điểm tựa "Không" cũng cần phải đá văng đi. Phương cách duy nhất để tự 
cứu mình là phải tự ném mình xuống cái vực không đáy, và thực ra đây là một việc hoàn toàn không 
dễ chút nào. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng khi Thiển phủ định thì điều đó không nhất thiết là 
phủ định theo nghĩa lý luận, và sự khẳng định trong Thiễển lại cũng như vậy. Ý tưởng ở đây là cái thật 
tướng cứu cánh của kinh nghiệm không bị hạn cuộc trong bất kỳ mô thức luật lệ về tư duy giả tạo nào, 
cũng không chống lại mệnh đề "đúng" và "sai", hay là công thức tri thức luận khô khan vụn vặt. Rõ 
ràng cái mà Thiên luôn để cho người ta thấy chính là sự sai lầm và tính phi lý, nhưng điều đó chỉ là bể 
ngoài. Không lạ gì Thiển khó tránh khỏi những hậu quả tự nhiên, hiểu lầm, giải thích sai, châm biếm 
với ác ý. Đó là một trong những nguyên nhân Thiển bị đổ cho là chủ nghĩa hư vô——According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume X: Chao-Chou T”sung-Shen was 
a student and dharma successor of Nan-Chuan Pˆu-Yuan. He was a renowned and most Important 
master of the Tang dynasty. His “Sunnyata” 1s the bestknown of all koans. Chao-Chou 1s said to have 
attained “Beholding the Buddha-nature” at the age of eighteen and complete awakening at fifty-four. 
From fifty-four to eighty he made pilgrimages about China, staying with prominent masters and 
engaging in “Dharma dueling” with them. The life story of Chao-chou 1s an especially good example 
of what Zen masters repeatedly stress that enlightenment 1s only the beginning of real training on the 
path of Zen. Chao-chou had already experienced profound enlightenment at the age of 18; following 
that he trained himself for forty more years under his master Nan-chuan. After the latter s death, he set 


2476 


about wandering in order to deepen his experience with other Zen masters. It 1s said that during this 
period he sought out as many as eighty of the dharma successors of his grandfather In Zen, Ma-tsu 
Tao-1. Not until he was eighty dd he formally open a monastery and began to teach. He then continued 
to Insfruct studenfs until his death, at one hundred and twenty. One day, a monk came and asked Chao- 
Chou, "How 1s it when a man brings nothing with him?” Chao-Chou Immediately replied, "Throw 1t 
away!" The monk said, "What shall he throw down when he 1s not burdened at all?" Chao-Chou said, 
"H so, carry 1t along!” Zen masters delight in paradoxes, and Chao-chou's remark here 1s a typical one. 
However, In this case, the monk fails to get the point of holding on to letting go 1s not letting go. Chao- 
chou has thus plainly exposed the fruitlessness of a nihilistic philosophy. To reach the goal of Zen, 
even the idea of "having nothing” ought to be done away with. Buddha reveals himself when he 1s no 
more asserted ; that 1s, for Buddha's sake Buddha 1s to be given up. This 1s the only way to come to the 
realization of the truth of Zen. So long as one 1s talking of nothingness or of the absolute one 1s far 
away from Zen, and ever receding from Zen. Zen practitioners should always remember that even the 
foothold of Sunyata must be kicked off. The only way to get saved 1s to throw onese]f right down 1nto a 
bottomless abyss. And this 1s, indeed, no easy task. Zen practiioners should always remember that 
when Zen denies, 1t 1s not necessary a denmial in the logical sense. The same can be said of an 
affirmation. The 1dea 1s that the ultimate fact of experience must not be enslaved by any artificial or 
schematic laws of thought, nor by any antithesis of "yes" and "no”, nor by any cut and dried formulae 
of epistemology. Evidently Zen commits absurdities and rrrationaliies all the time; but this only 
apparently. No wonder 1t falls to escape the natural consequences, misunderstandings, wrong 
1nterpretations, and ridicules which are often malicious. The charge of nihilism 1s only one of these. 


25) Triệu Châu: Hãy Ngậm Miệng Chó Lại Đi! Thế Giới Hoại Diệt, Tánh Vẫn Không Diệt!— Close 

the Dog's Mouth! Even Iƒ the World Ends, the Nature WiH Not End! 
Lão Tăng thấy Hòa Thượng Dược Sơn có người hỏi, Ngài liền bảo “NÑgậm lấy miệng chó.” Lão Tăng 
cũng dạy “Ngậm miệng chó.” Chấp ngã thì nhơ, không chấp ngã thì sạch, giống như con chó săn tìm 
kiếm vật gì để ăn. Phật pháp ở chỗ nào? Ngàn muôn người thảy đều tìm Phật, mà trong đó muốn tìm 
một đạo nhân không có. Nếu cùng vua KHÔNG làm đệ tử, chớ bảo tâm bệnh khó trị. Khi chưa có thế 
giới, trước đã có tánh nầy, khi thế giới hoại diệt, tánh này vẫn còn đó. Một phen được thấy Lão Tăng, 
sau lại chẳng phải người khác, chỉ là chủ nhơn nầy. Cái đó lại hướng ngoài tìm làm gì? Khi ấy chớ xoa 
đầu moi óc, nếu xoa đầu moi óc liền mất vậy'””—*””I heard Yao-Shan said: “People ask me to reveal 
1, but when I teach, 1t 1s like something taken from a dog”s mouth. What I teach 1s like something taken 
from a dog”s mouth. Take what I say as dirty. Don't take what I say as clean. Don't be like a hound 
always looking for something to eat.” Where 1s the Buddhadharma? Thousands of fellows are seeking 
Buddha, but 1f you go looking among them for a person of the Way you can't find one. IÝ you are going 
to be a disciple of Buddha then don't let the mind”s disease be so hard to cure. This nature existed 
before the appearance of the world. If the world ends, this will not end. From the time I saw my true 
self, there hasnt been anyone else. There's Just the one in charge. So what 1s there to be sought 
elsewhere? At the moment you have this, dont turn your head or shuffle your brains! IÝ you turn your 
head or shuffle your brains 1t wIll be lost!” 


26) Triệu Châu: Hãy Nói Cho Lão Tăng Biết Người Cùng Tột Được Gì?— Tell Me What the Inmost 
One Gefs2 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm Thiền Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) 

thượng đường dạy chúng: "Ca Diếp truyền pháp cho A Nan; mấy ông có biết Đạt Ma truyền pháp cho 

ai không?" Một vị Tăng bước ra nói: "Sao sách sử nói Nhị Tổ Huệ Khả nhận được tủy của pháp?" 

Triệu Châu nói: "Đừng phỉ báng Nhị Tổ. Đạt Ma dạy rằng người ở ngoài được da, người ở trong được 

xương, mấy ông có biết người cùng tột được gì không?" Một vị Tăng hỏi: "Nhưng ai cũng biết có người 


2477 


được tủy mà?" Triệu Châu vặn lại: "Ông ta chỉ được da thôi. Với tôi, tôi cấm nói đến tủy." Vị Tăng 
hỏi: "Vậy thế nào là tửy?" Triệu Châu nói: "Hỏi thế đủ biết một mảy da ông cũng không vớt được." Vị 
Tăng nói: "Hòa Thượng thật chí thượng! Có phải đó là chỗ vị thế rốt ráo của Hòa Thượng không?" 
Triệu Châu nói: "Ông có biết có người không chấp nhận ông không?" Vị Tăng nói: "Nếu Hòa Thượng 
nói vậy, tức là có người khác có vị thế khác hơn." Triệu Châu hỏi: "Ai là người khác?" Vị Tăng hỏi 
gặn lại: "Ai chẳng phải là người khác?" Triệu Châu nói: "Tôi để ông nói gì tùy thích."——According to 
the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume X, one day, Chao-Chou 
entered the hall and addressed the monks, "Kasyapa handed the Law over to Ananda, and can you tell 
me to whom Bodhidharma handed it over?” A monk Interposed, "How 1s 1t that we read about the 
second patriarch's getting 1ts marrow from Dharma?” "Dont disparage the second patriarch," Chao- 
Chou continued: "Dharma claims that the one who was outside got the skin and the inside one got the 
bone; but can you tell me what the inmost one gets?”" A monk said, "But don we all know that there 
was one who got the marrow?" Retorted Chao-Chou: "He has Just got the skin. Here in my place I do 
not allow even to talk of the marrow." The monk asked, "What 1s the marrow, then?” Chao-Chou said, 
"If you ask me thus, even the skin you have not traced." The monk said, "How grand then you are! Ïs 
this not your absolute position, master?” Chao-Chou said, "Do you know there 1s one who will not 
accept you?” The monk said, "If you say so, there must be one who will take another position." "Who 1s 
such another?” demanded the master. "Who 1s not such another?” retorted the monk. The master said, 
"I will let you talk all you like." 


27) Triệu Châu: Hỏa Lô Đầu Vô Tân Chủ— By the Fireside, There Is No Guest Or Hosf 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, Triệu Châu Tòng Thẩm là môn đồ và người kế vị Pháp 
của Thiển sư Nam Tuyển Phổ Nguyện. Ông là một thiển sư nổi tiếng và quan trọng vào bậc nhất thời 
nhà Đường. Một hôm, Thiển sư Triệu Châu thượng đường thị chúng, nói: “Khi lão Tăng còn đi hành 
cước ở phương nam, có một lần ngồi nói chuyên quanh lò sưởi, nói về 'không khách không chủ.' Từ đó 
đến nay, chẳng còn ai bàn đến vấn để này.”—According to the Records of the Transmission of the 
Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume X, Chao-Chou T”sung-Shen was a student and dharma successor of 
Nan-Chuan P°u-Yuan. He was a renowned and most Iimportant master of the T”ang dynasty. One day, 
Zen master Chao-Chou entered the hall and addressed the assembly, saying, “When I was on 
pilgrimage in the south, once around the fireside there was talk of no guest or host.' Since then, no one 
has taken the matter up.” 


28) Triệu Châu: Hôm Nay Trời Xấu Không Trả Lời Được!— It Is Cloudy Today and I Won't Answer! 
Thoạt tiên thì thiển giả là những người sống cô lập với ý muốn sống hòa hợp với vạn sự vạn vật trong 
thiên nhiên, và thực tập thiển định hầu đạt tới tĩnh lự hay khai mở tuệ giác. Có người hỏi Triệu Châu 
"Thiển là gì?", Sư đáp: "Hôm nay trời xấu, không đáp được." Cùng câu hỏi ấy, Vân Môn đáp: "Chính 
vậy!" Lần khác, Sư đáp: "Không nói gì được." Với những lời đối đáp như vậy thì còn biết các vị quan 
niệm thế nào về sự liên hệ giữa Thiển và Đạo Giác Ngộ của kinh điển? Các ngài quan nệm theo kinh 
Lăng Già hay kinh Bát Nhã? Không, Thiền có chủ định riêng. Thật vậy, Thiển, trước hết và trên hết, 
là thân chứng cá nhân; nếu trong đời này có cái gì được gọi là triệt để duy nghiệm, cái ấy là Thiền. 
Không từ vốn liếng đọc tụng, học hỏi, hay trầm tư mặc tưởng nào có thể làm ra một thiển sư. Trong 
thiển, cuộc sống cần được nắm bắt trong dòng luân lưu của nó; chận đứng nó lại để quan sát và phân 
tách là giết chết nó để chỉ ôm lấy một cái thây ma lạnh ngắt mà thôi. Vì thế mọi sinh hoạt hằng ngày 
của hành giả đều phải trôi chảy bình thường như dòng đời của họ thì họ mới có thể có được tuyệt độ 
hiệu năng trong Thiển—At first, Zen practitioners were ¡isolated men whose idea was to lead a life in 
harmony with everything 1n Nature, and to meditate for the attainment of peace or tranquility and the 
opening up of intuition. When Chao-chou was asked what Zen was, he answered, "It is cloudy today 
and I wont answer." To the same question, Yun-mens reply was, “Thafs it.” On another occasion, 


2478 


Yun-men was not at all affirmative, for he said, "Not a word to be predicated.” With these definitions 
øIiven of Zen by the masters, in what relationship did they conceive of Zen as standing to the doctrine 
of Enlightenment taught in the Sutras? Did they conceive 1t after the manner of the Lankavatara or 
after that of the Prajna-paramita? No, Zen had to have 1s own way. In fact, Zen 1s emphatically a 
matter of personal experience; 1f anything can be called radically emperical, it 1s Zen. No amount of 
reading, no amount of teaching, and no amount of contemplation will ever make one a Zen master, In 
Zen, life 1tself must be grasped 1n the midst of 1ts flow; to stop 1t for examination and analysis 1s to kill 
1, only leaving 1ts extremely cold corpse to be embraced. Therefore, in order to mainfain the most 
efficient prominence, everyday activifiles of Zen practiioners must flow along with the flow of their 
own Ïives. 


29) Triệu Châu Khám Am Chủ—Chao-Chou and the Hermiis 

Theo thí dụ thứ 11 của Vô Môn Quan, ngày nọ, Thiền Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) ghé thăm 
một am chủ, hỏi: "Có chăng? Có chăng?" Chủ am giơ nắm tay lên. Sư nói: "Nước cạn không phải chỗ 
đậu thuyền." Nói xong Sư bèn bỏ đi. Lại ghé một am khác, hỏi: "Có chăng? Có chăng?" Chủ am cũng 
giơ nắm tay lên. Sư nói: "Buông được, bắt được, giết được, cứu được." Nói xong sư bèn lễ bái. Theo 
Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, hành giả tu thiển nên để ý ở chỗ cả hai am chủ đều đưa nắm 
tay lên, sao Triệu Châu lại chịu một chê một? Thử hỏi ngoa ngạnh ở đâu? Nếu hạ được chỗ nây một 
câu chuyển ngữ thì thấy ngay Triệu Châu, lưỡi không xương, khen chê mặc tình. Tuy nhiên, ngặt nỗi 
Triệu Châu lại bị hai ông chủ am khám phá. Nếu bảo hai ông chủ am có hơn có kém thì tỏ ra không 
có mắt tham học; còn nếu bảo không hơn không kém thì cũng không có mắt tham học——According to 
example II of the Wu-Men-Kuan, one day, Chao-Chou went to a hermifs cottage and asked, 
"Anybody in? Anybody 1n?” The hermit lifted up hs fist. Chao-Chou said, “The water 1s too shallow for 
a ship to anchor." And he left. Again, Chao-Chou went to another hermifs cottage and asked, 
"Anybody in? Anybody 1n?” This hermit too lifted up hịs fist. Chao-Chou said, "EFreely you give, freely 
you take away, freely you kill, freely you give life." Then Chao-Chou made a full bow and left. 
According to Wu Men Hui-Kal in the Wu-Men-Kuan, Zen practitioners should notice that both hermits 
held up therr fists in the same way. Why did Chao-Chou approve one and not the other? Who can tell 
what 1s the core of the complication? If you can give a turning word on this matter, you wiÏll realize that 
Chao-Chou's tongue has no bone ïn 1t. He 1s Íree, now fo raise up, now to thrust down. Be that as 1t 
may, can you realize also that Chao-Chou was seen through by the two hermits? Furthermore, 1Ý you 
say that one hermit was superior to the other, you do not yet have the eye of reflective study. And 1f 
you say there 1s no difference between them, you do not yet have the eye of reflective study. 


30) Triệu Châu Khám Bà—Chao-Chou Invesfigates the Old Woman 

Quan Âm Viện tọa lạc trên Đài Sơn, một trong năm ngọn núi thiêng liêng ở Trung Hoa. Đây là một 
điểm đến rất phổ biến cho những người đi hành hương, và có một bà lão vận hành một quán trà ngay 
trên đường đi lên núi. Theo thí dụ thứ 31 của Vô Môn Quan, có một ông Tăng hỏi một bà lão: "Đường 
nào đi núi Đài Sơn?" Bà lão đáp: "Cứ đi thẳng." Ông Tăng mới bước đi năm bảy bước, bà lão lại nói: 
"Đường đường là một ông thầy tu, cứ thế mà đi kìa!" Sau có người kể lại cùng ngài triệu Châu. Thiển 
Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) bèn nói: "Để ta tới xem bà lão nầy ra sao." Hôm sau Triệu Châu 
bèn đến, cũng hỏi như vậy, bà lão cũng đáp như vậy. Sư trở về nói lại với Tăng chúng: "Bà lão ở Đài 
Sơn, ta đã khám phá cho các ông rồi đó." Kỳ thật bà lão chẳng biết gì cả. Chẳng phải Triệu Châu 
đang đứng ngay trước mặt bà vào lúc đó hay sao? Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, lão 
bà chỉ biết ngồi trong trướng lo việc binh, bị giặc đến mà không biết. Còn lão Triệu Châu giỏi việc 
cướp trại, lại không ra người lớn đàng hoàng. Xét kỹ lại, cả hai đều có lỗi. Thử hỏi đâu là chỗ Triệu 
Châu khám bà lão?—Kuan-yin Temple was located near Mount Tai, one of the five sacred mountains 
of China. Ít was a very popular destination for pilgrims, and an elderly woman operated a tea shop on 


2479 


the road leading to the mountain. According to example 31 of the Wu-Men-Kuan, a monk asked an old 
woman, "What 1s the way to Mount Trai?” The old woman said, "Go straipht ahead." When the monk 
had proceeded a few steps, she said, "A might look like a good respectable monk, but he too goes off 
Just like the others." When Chao-chou heard about this, he said, "Hold on! [II go and investigate that 
old woman thoroughly for you.” Next day, Chao-chou went and asked her the same question, and she 
replied in the same way. Chao-chou returned and announced to his assembly, "I have Investigated and 
seen through that old woman of Mount ai for you." As a matter of fact, she doesnt understand a 
thing. Wasnt Chao Chou sfanding right in front of her at the moment? According to Wu Men Hui-Kai 
1n the Wu-Men-Kuan, the old woman knew how to sit in her tent and plans strategy, but she didnt 
recognize the notorious bandit. Old Chao-chou could steal skillfully into camp and threaten the fortress 
and the frontier. Still, he didn't have the aspect of a great person. When you examine them closely, you 
find they are both at fault. Ñow tell me, what did Chao-chou determine when he investigated the old 
woman? 


31) Triệu Châu: Khi Nào Cái Cây Thành Phật Thì Hư Không Rơi Xuống Địa Câầu!— When a Tree 
Beccomes a Buddha, Then the Great Void Falls to Earth! 

Một vị du Tăng mới đến tự viện, nói: “Con mới đến xin thầy chỉ giáo.” Triệu Châu hỏi: “Ngươi ăn 
chưa?” Vị Tăng đáp: “Dạ rồi!” Triệu Châu nói: “Đi rửa chén bát đi.” Nghe xong những lời nầy Tăng 
liền giác ngộ. Thế ra cái ngộ thường tục biết chừng nào! Vị Tăng hỏi tiếp: “Cây có Phật tánh không?” 
Triệu Châu đáp: “Có.” Vị Tăng lại hỏi: “Như vậy thì bao giờ nó thành Phật?” Triệu Châu đáp: “Khi 
nào đại hư không rơi xuống địa cầu.” Vị Tăng lại hỏi: “Khi nào thì hư không rơi xuống địa cầu?” Triệu 
Châu đáp: “Khi nào cái cây thành Phật.” Vị Tăng lại hỏi: “Thế nào là câu nói cùng tuyệt?” Thay cho 
lời đáp thỏa đáng, Triệu Châu chỉ nói: “Phải.” Vị Tăng không nhận ra ý nghĩa của chữ “phải,` tưởng là 
sư chưa đáp, bèn hỏi lại. Sư hét to: “Bộ tôi điếc hay sao?”——A new monk came to the monastery. He 
said to Zhao-Chou: “Ive Just arrived here. I asked the master to provide me 1nsftruction.” Zhao-Chou 
said: “Have you eaten?” The monk said: “Yes, [ve eaten.” Zhao-Chou said: Go wash your bowl.” 
Upon hearing these words the monk was enlisghtened. This 1s enough to show what a commonplace 
thing enlightenmernt 1s! The monk continued to ask: “Does a tree in the garden have Buddha-nature?” 
Zhao-Chou said: “Yes.” The monk asked: “When will it become a Buddha?” Zhao-Chou said: “When 
the great void falls to earth.” The monk asked: “When will the great void fall to earth?” Zhao-Chou 
said: “When a tree become a Buddha.” The monk asked Chao-Chou again: “What 1s the one ultimate 
word of truth?” Instead of giving any specific answer he made a simple response saying “Yes.” The 
monk who naturally failed to see any sense 1n this kind of response asked for a second time, and to this 
the master roared back: “I am not deaf†” 


32) Triệu Châu: Lô Thoại— TaÌlk Around the Fireside 
(See Triệu Châu: Hỏa Lô Đầu Vô Tân Chủ) 


33) Triệu Châu: Lý Luận— Logical Interprefafions 
(See Triệu Châu Siêu Việt Lý Luận) 


34) Triệu Châu: Mạc Gia Kiếm— Mo-jJia Sword 

Tên của một thanh kiếm nổi tiếng thời cổ đại bên Trung Hoa. Thiển tông dùng từ nây để chỉ trí huệ 
sẵn có của mỗi người hay tri kiến Bát Nhã. Theo Bích Nham Lục, tắc 9, gương sáng hiện trên đài, đẹp 
xấu tự phân, kiếm Mạt Gia trong tay, sống chết tùy thời. Hồ đi Hán lại, Hồ lại Hán đi, trong chết được 
sống, trong sống được chết. Nhưng đến trong ấy để làm gì? Nếu không có con mắt thấu qua làm chỗ 
chuyển thân, đến trong ấy hẳn là không làm gì được. Nhưng thế nào là con mắt thấu qua làm chỗ 
chuyển thân? Một ông Tăng hỏi Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897): "Thế nào là Triệu 


2480 


Châu?" Triệu Châu đáp: "Cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham 
Lục, phàm kẻ tham thiển hỏi đạo xét rõ chính mình, tối ky giản trạch ngôn cú. Thật vậy, hành giả tu 
thiển phải thấy cho thật rõ rằng sự nhấn mạnh chính trong nhà Thiền là không dựa vào văn tự. Theo 
lời Phật dạy trong Kinh Lăng Già, nhà Thiển dựa vào thực tập hơn là văn tự sách vở. Người thực tập 
thiển thường khuyên “bất lập văn tự.” Đây không nhất thiết là để phủ nhận khả năng diễn đạt của văn 
tự mà chỉ để tránh sự nguy hiểm của sự mắc kẹt vào ngôn ngữ mà thôi. Người ta khuyên chúng ta nên 
dùng văn tự một cách khéo léo vì lợi ích của người nghe——Name of a famous sword in ancient China. 
Zen uses this term to indicate an innate wisdom 1n everybody or a paramita wisdom. According to the 
Pi-Yen-Lu, example 9, when the bright mirror 1s on 1s stand, beauty and ugliness are distinguished by 
themselves. With a sharp sword In his hand, one can kill or bring life to fit the occasion. A foreigner 
øoes and a native comes; a foreigner comes and a native goes. In the midst of death he finds hfe; in the 
midst of life he finds death. But when you get to this point, then what? If you don have the eye to 
penetrate barriers, 1Ý you dont have any place to turn yourself around 1n, at this point obviously you 
wont know what to do. But what 1s the eye that penetrates barriers, what 1s a pÏlace to turn around 1n? A 
monk asked Chao-chou, "What is Chao-chou?” Chao-chou replied, "East gate, west gate, south gate, 
north gate." According to Yuan-Wu in the Pi-Yen-Lu, when you immerse yourself in meditation and 
ingurre about the Path, 1t 1s 1n order to clearly understand yourself; Just avoid picking and choosing 
among verbal formulations. As a matter of fact, Zen practitioners should see clearly that the main 
emphasis in Zen 1s "no establishment of words and letters." According to the Buddha”s teachings in the 
Lankavatara Sutra, the Zen or intuitive school does “not set up scriptures.” It lays stress on meditation 
and Intuition rather than on books and other external aids. People who practice Zen often advise not 
using words. This 1s not to điscredit words, but to avoid the danger of becoming stuck 1n them. It 1s to 
encourage us to use words as skillfully as possible for the sake of those who hear them. 


35) Triệu Châu: Mấy Ông Nên Cẩn Trọng Với Thứ Gọi Là Danh Sư!— You All Must Be Carful 
With the So-Called Worfhy Masters! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, ngày nọ, Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) 
thượng đường dạy chúng: "Đã chín mươi năm qua kể từ khi ta ở bên Mã Tổ đại sư. Mỗi đệ tử của ngài 
có đầy đủ căn khí của Tổ, quả là một chân sư. Nhưng bây giờ thì sao? Những người gọi là sư đó giống 
như những ngọn ngành, càng sinh trưởng càng bỏ xa gốc chính. Vì họ càng lúc càng rời xa các bậc đại 
hiển thánh, mỗi thế hệ trở thành tệ hơn thế hệ trước. Nam Tuyển thường nói, 'Hãy đi thẳng vào giữa 
những cái không giống nhau.' Này mấy ông, mấy ông hiểu thế nào? Hôm nay tôi quan sát thấy những 
kẻ xấu miệng, vô tri mà lại ngang nhiên xuất hiện và giảng đủ chuyện. Họ thọ nhận những cúng 
dường của môn đồ, nhiều khoảng đến ba hay năm trăm, họ tự cho là danh sư và gọi người khác là đồ 
đệ. Tất cả mấy ông phải cẩn trọng!"—According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume X, one day, Chao-chou entered the hall and addressed the monks, saying, 
"]t 1s now ninety years ago that I was with Ma-tsu the great masfter, and every one of his fully qualiied 
đisciples, numbering more than eighty, was a real master indeed. But how 1s it now? The so-called 
masters are like so many secondary branches and vines growing further away from the main stems. Às 
they descend further away from the great sages, each generation becomes worse than the preceding. 
Nan-chuan used to say, 'Walk right into the midst of dissimilarities.' Monks, how do you understand 
this? Nowadays I observe yellow-mouthed, inexperienced ones showing themselves openly in public 
and discoursing on varieties of subJects. They receive offerings and are reverently treated by theIr 
followers, even numbering as many as three or five hundred; they claim to be worthy masters and call 
others their pupils. You alÏ must be careful!" 


2481 


36) Triệu Châu: Mu— Chao-chou: '"Wu"" 

Tên của một trong những công án nổi tiếng trong nhà Thiền. Công án "Vô" nổi tiếng, cho phép chính 
thiển sư Vô Môn đạt tới giác ngộ sâu sắc. Trong truyền thống Lâm Tế, đây là công án thường trao cho 
những môn đệ sơ cơ. Công án nầy chủ yếu được dùng như công án "Pháp Thân", nhằm giúp hành giả 
có sự thể nghiệm đâu tiên về đại giác. Mãi đến ngày nay, công án nầy được đưa ra như công án đầu 
tiên cho nhiều người khởi đầu con đường thiển. Theo quyển Ba trụ Thiển, một hôm Thiền sư An Cốc 
Bạch Vân thượng đường dạy chúng: "Ngày xưa, chưa có hệ thống công án, vậy mà nhiều người vẫn 
đạt đến tự ngộ. Nhưng đó là một công việc khó khăn và đòi hỏi nhiều thời gian. Người ta bắt đầu dùng 
đến công án cách đây chừng một ngàn năm và vẫn tiếp tục cho đến bây giờ. Một trong những công án 
hay nhất, bởi vì nó đơn giản nhất, đó là công án 'Mư'. Công án thật ngắn. Đây là những điều bạn cần 
phải biết để hiểu: Một hôm, một vị Tăng đến thăm Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897), vị Thiển sư 
lừng danh của Trung Hoa cách đây mấy trăm năm, và hỏi: 'Con chó có Phật tánh hay không?' Triệu 
Châu trả lời: MMu.' Theo nghĩa đen, 'MMu' là không,' không một cái gì, nhưng ý nghĩa thật trong lời đáp 
của Triệu Châu không nằm nơi từ ngữ. 'Mu' là biểu hiện của Phật tánh sống động, vận hành và năng 
động. Câu chuyện phức tạp hơn cái mà chúng ta tưởng. Vị Tăng đặt câu hỏi biết là giáo thuyết nhà 
Phật khẳng nhận rằng tất cả mọi loài đều có Phật tính, không những là con chó mà ngay cả con muỗi 
và các loài sâu bọ cũng đều có. Cái mà vị Tăng tìm là sự bảo đảm. Mặc dầu ông ta biết rằng trên lý 
thuyết ông ta có Phật tính, ông ta vẫn tự mình chưa chứng nghiệm được. Có thể ông ta đã tự hỏi không 
biết Phật tính là bẩm sinh hay là thứ gì đó mà người ta có thể đạt được bằng kỹ thuật. Vì vậy, câu hỏi 
của vị Tăng có một chút tinh nghịch. Thay vì hỏi về tình trạng của chính mình thì ông ta lại hỏi là con 
chó, một loài vật bị coi thường trong văn hóa Trung Hoa, có Phật tính hay không. Câu trả lời ngay lập 
tức của Triệu Châu không có nghĩa phủ định theo nghĩa đen, Kỳ thật, vào một dịp khác, khi được hỏi 
cùng câu hỏi ấy, Triệu Châu lại nói: “Có!” Điều mà bạn phải làm là phát hiện tinh thần hay tỉnh túy 
của từ 'Mu' ấy, không phải bằng phân tích theo trí năng nhưng bằng cách tìm trong bản ngã sâu xa nhất 
của bạn. Sau đó, bạn phải chứng minh một cách cụ thể và sinh động cho Thầy của mình thấy rằng bạn 
thấu hiểu rằng 'Mu' là một chân lý sống động, mà không viện đến các khái niệm, lý thuyết hay giải 
thích trừu tượng. Hãy nhớ rằng bạn không thể nào hiểu 'Mu' bằng tri thức phàm phu; bạn phải nắm bắt 
nó bằng một cách trực tiếp với toàn bộ bản thể." Robert Aitken viết trong quyển 'The Gateless 
Barrier: "Trong suốt cuộc đời, Triệu Châu Tòng Thẩm giảng dạy học trò một cách rất giản dị với ít 
câu kín đáo. Người ta nói rằng mỗi khi đại sư mở miệng là ánh sáng chói lòa trên môi. Đạo Nguyên 
Hy Huyền, người đã công kích các bậc tiễn nhân trong Phật pháp một cách tự tại đã phải kính cẩn lẩm 
bẩm thốt lên: 'Ôi! Triệu Châu Lão Phật!' Bốn mươi thế hệ thiển sinh, và sau đó bao nhiêu thế hệ khác 
nữa, người Trung Hoa, người Đại Hàn, người Việt Nam, người Nhật, và giờ đây, người người khắp nơi 
trên thế giới, khao khát từ ngữ duy nhất của ngài 'Vô' gợi nhớ đến sự hiện hữu sinh động của vị Lão 
Phật. 'Vô' là một bí quyết, một cổ ngữ hoặc một từ ngữ mà các nhà nghiên cứu nối tiếp nhau, trải qua 
nhiều thế kỷ, tập trung nghiên cứu và phát hiện ra ấy là phương tiện để mở rộng cái tâm hướng đến sự 
thấu hiểu. Khi bạn hòa hợp vào dòng chảy đó, bạn đang gia nhập đoàn hành hương đông vô số của 
quá khứ, hiện tại và tương lai. trong ngôn ngữ đời thường, từ 'vô' có nghĩa là không có, nhưng nếu lời 
của Triệu Châu Tùng Thẩm chỉ có ý nghĩa như thế, làm gì còn có Thiển."——Name of one of the most 
famous koans in Zen. The renown koan "Mu", with which Zen master Wu-men himself came to 
profound enlightenment. In the Lin-chi tradition, the koan most commonly given to beginning Zen 
students. lt 1s especially suitable as a "hosshin koan” (koan of the dharma-body), 1.e., as a koan that can 
help a practitioner to a first enlightenment experience. It is still given today to many beginners on the 
Zen path as therr first koan. According to "The Three Pilars of Zen, one day Zen Master Hakuun- 
Yasutam (1885-1973) entered the hall to teach the assembly: "In ancient days there was no koan 
system, yet many people came to Self-realization. But it was hard and took a long time. The use of 
koans started about a thousand years ago and has continued down to the present. One of the best 
koans, because the simplest, 1s Mu. The koan 1s very short. This 1s 1s background: ÀA monk came to 


2482 


Joshu, a renowned Zen master in China hundreds of years ago, and asked: 'Has a dog Buddha-nature or 
not?' Joshu retorted, Mul!' Literally, the expression means 'no' or nothing,' but the sigmificance of 
Joshus answer does not lie in the word. Mu is the expression of the living, functioning, dynamic 
Buddha-nature. The story 1s more complex than what we think. The monk who put the question have 
known that Buddhist teaching affirms that all creatures have Buddha Nature, not only dogs but even 
mosquifoes and worms. What the monk was looking for was reassurance. Although he knew 1n theory 
that he had Buddha Nature, he still had not realized 1t himself. He may have begun to wonder whether 
Buddha Nature was Innate or 1Ÿ it were something to be acquired through technique. His question, 
therefore, was a lifle bít sly. Instead of asking about his own condition, he asked, instead, whether 
even a dog, a despite animal in Chinese culture, had Buddha Nature. Chao-chou's Iimmediate reply was 
not a literal negative. In fact, on another occasion, when posed the same question, Chao-chou said, 
“Yes!” What you must do 1s discover the spirit or essence of this Mu, not through intellectual analysis 
but by search Into your innermost being. Then you must demonstrate before your teacher, concretely 
and vividly, that you understand Mu as living truth, without recourse fo conceptions, theories, or 
abstract explanations. Remember, you cant understand Mu through ordinary cognitlon; you must ørasp 
1t directly with your whole being." Robert Aitken wrote in The Gateless Barrier: "“Throughout his long 
career Chao-chou taught in a simple manner with Just a few qulet words. lí 1s said that a light seemed 
to play about his mouth as he spoke. Dogen Kigen, who freely criticized many of his ancestors 1n the 
Dharma, could only murmur with awe, 'Joshu, the Old Buddha.' Forty generations of Zen students and 
more since his time, Chinese, Korean, Vietnamese, Japanese, and now people everywhere, have 
breathed his one word 'Mu,' evoking the living presence of the Old Buddha himself. This Mu 1s an 
arcanum, an ancient word or phrase that successive seekers down through the centuries have focused 
upon and found to be an opening 1nto spiritual understanding. When you Join that stream you have 
Joined hands with countless pilgrims, past, present, future. In everyday usage the 'Mu' means 'does not 
have' but 1f that were Chao-chou's entire meaning, there wouldnt be any Zen.” 


37) Triệu Châu: My Mao Tương Kết— To Strike up a Friendship 

My Mao giao kết cùng nhau. Theo Vô Môn Quan, tắc I, có một vị Tăng hỏi Triệu Châu: “Con chó có 
Phật tánh không?” Triệu Châu đáp: “Không.” Hành giả tu Thiền chớ nên cố cho “không” là “không” 
theo nghĩa “có” và “không có.” Hãy cố gắng buông bỏ hết cái biết và thái độ tệ hại trước kia để thấy 
rằng chỉ một chữ “Không” chính là cửa ấy, là Vô Môn Quan của Thiển tông vậy. Hành giả nào qua 
được cửa ấy, chẳng những thấy được Triệu Châu mà còn cùng chư Tổ nắm tay chung bước, thâm sâu 
giao kết, cùng một mắt mà thấy, cùng một tai mà nghe. Há chẳng thú vị lắm sao? Há chẳng ai muốn 
qua cửa ấy hay sao?——According to the Wu-Men-Kuan, example I, a monk asked Chao-Chou: “Does a 
dog have Buddha-nature?” Chao-Chou said: “Mu.” Zen practitioners should not try to consider 1t to be 
nothingness, not to think in terms of “has” and “has not.” Let's try to eliminate mistaken knowledge and 
attitudes we held from the past, so we can see that 1t 1s Just this one word “Mu” we call it the Gateless 
Barrier of the Zen tradition. Practitioners who pass throuph this barrier, will not only interview Chao- 
chou intimately, but also walk hand In hand with all the Ancestral Patriarchs in successive generafions 
Of our lineage; the ha1r of our eyebrows entangled with theirs, seeing with the same eyes, hearing with 
the same ears. Wont that be fulfilling? Is there anyone who would not want to pass this barrier? 


36) Triệu Châu: My Phân Bát Tự— Eyebrows Have the Shape gƒ the Word ""Eighf" 

Lông mày hình chữ bát, chỉ cho lẽ đương nhiên. Theo Bích Nham Lục, tắc 30, một hôm có một vị 
Tăng hỏi Triệu Châu: "Được nghe Hòa Thượng thân kiến Nam Tuyển phải chăng?" Triệu Châu đáp: 
"Ở Trấn Châu phát xuất củ cải to." Đáng gọi là lời nói vô vị, bít lấp miệng người. Triệu Châu cũng 
giống như kẻ cướp ban ngày, ông Tăng vừa mở miệng liền móc tròng mắt của ông. Nếu là "tri hữu" 
nhai kỹ thì thấy thú vị. Nếu là người "chẳng tri hữu" giống như nuốt trộng trái chà là vậy——Eyebrows 


2483 


have the shape of the word "eight" in Chinese character, implies a natural thing. According to Pi-Yen- 
Lu, case 30, one day, a monk asked Chao Chou, “Teacher, I have heard that you have personally seen 
Nan Chuan. Is this true or not?” Chao Chou said, "“Chen Chou produces bịg turnips." This can be called 
flavorless talk that blocks off people's mouths. Th¡s old fellow Chao Chou greatly resembles a thief 
who steals in broad daylight. As soon as you open your mouth he immediately plucks your eyes out. If 
youTre a man who knows what 1s, you]l chew carefully and swallow 1t. IÝ youre a man who doesnt 
know what 1s, 1t will be like swallowing a date whole. 


39) Triệu Châu: Ngộ—Enhightenment 

Giác ngộ là một trong những thuật ngữ được dùng trong Thiển để chỉ sự nhận biết trực tiếp bằng trực 
giác về chân lý. Nghĩa đen của từ này là “thấy tánh,” và người ta nói rằng đây là sự nhận biết chân 
tánh bằng tuệ giác vượt ra ngoài ngôn ngữ hay khái niệm tư tưởng. Nó tương đồng với từ “satori” (ngộ) 
trong một vài bài viết về Thiền, nhưng trong vài bài khác thì “Kensho” được diễn tả như là thủy giác 
(hay sự giác ngộ lúc ban sơ) cần phải được phát triển qua tu tập nhiều hơn nữa, trong khi đó thì từ 
“satori” liên hệ tới sự giác ngộ của chư Phật và chư Tổ trong Thiền. Một vị Tăng thành khẩn thỉnh 
Triệu Châu dạy Thiển, Triệu Châu hỏi: "Ông ăn cháo chưa?” VỊ Tăng đáp: "Ăn cháo rồi." Triệu Châu 
bảo: "Rửa chén đi." Thoạt nghe, vị Tăng liền tỉnh ngộ. Thế ra cái giác ngộ trong Thiền nó thường tục 
biết chừng nào! Dầu gì đi nữa, chúng ta cũng không thể nói rằng Triệu Châu đã không làm gì hết cho 
sự đạt ngộ của vị Tăng. Nhưng làm sao Triệu Châu có thể mở mắt cho vị Tăng bằng một nhận xét tầm 
thường như vậy? Câu nói của ngài phải có ẩn ý gì khiến vừa nói ra là ăn khớp ngay với nhịp tâm của 
vị Tăng? Vị Tăng đã dọn tâm sẵn như thế nào để đón lấy cái ấn tay cuối cùng của Triệu Châu? Toàn 
thể diễn trình của tâm thức từ lúc hành giả mới thọ giáo cho đến hồi cứu cánh ngộ đạo ắt hẳn phải trải 
qua vô số thăng trầm vấp váp. Nhưng cuộc đàm thoại giữa vị Tăng và Triệu Châu cho thấy pháp 
Thiên chỉ có ý nghĩa khi cây trục của nội tâm xoay sang một thế giới khác, sâu rộng hơn. Vì một khi 
thế giới thâm diệu ấy mở ra là cuộc sống hằng ngày của hành giả, cả đến những tình tiết tầm thường 
nhất, vẫn đượm nhuần Thiển vị. Thật vậy, một mặt giác ngộ là cái gì tâm thường, vô nghĩa lý nhất đời; 
nhưng mặt khác, nhất là khi chúng ta chưa hiểu, nó kỳ bí không gì hơn. Và nói cho cùng, ngay cẩ cuộc 
sống thường ngày của chúng ta, há chẳng phải đây những kỳ quan, bí mật và huyền bí, ngoài tầm hiểu 
biết của trí óc con người hay sao?—“Awakening,” “realization,” or “enlightenment,” one of the terms 
used in Zen for direct apprehension of truth. It literally means “seeing nature,” and 1s said to be 
awareness Of one”s true nature in an insight that transcends words and conceptual thought. It 1s equated 
with “Satori” in some Zen contexts, but in others “kensho” 1s described as an initial awakening that 
must be developed through further trainng, while “satori” 1s assoclated with the awakening of Buddhas 
and the patrlarchs of Zen. A monk asked Chao-chou to be 1nstructed in Zen, Chao-chou said, "Have 
you had your rice soup or not?” The monk said, "Yes, master." Chao-chou said, "If so, have your dishes 
washed." These words at once opened the monk's mind to the truth of Zen. This 1s enough to show 
what a commonplace thing enlightenment 1s At any rate, we could not say that Chao-chou had nothing 
to do with the monk's realization. But, how dịd Chao-chou make the monk's eye open by such a prosalc 
remark? Did the remark have any hidden meaning, however, which happened to concide with the 
mental tone of the monk? How was the monk so mentally prepared for the final stroke of the master, 
whose service was Just pressing the button, as 1t were? Zen practitioners should always remember that 
the whole history of the mental development leading up to an enlightenment; that 1s from the first 
moment when the disciple came to the master until the last moment of realization, with all the 
1ntermittent psychological vicissitudes which he had to go through. But the conversation between the 
monk and Chao-chou Just shows that the whole Zen discipline gains meaning when there takes place 
this turning of the mental hinge to a wider and deeper world. For when this wide and deeper world 
Opens, Zen practitioners' everyday life, even the most trivial thing of 1t, grow loaded with the truths of 
Zen. On the one hand, therefore, enlightenment 1s a most prosaic and matter-of-fact thing, but on the 


2484 


other hand, when 1t is not understood 1t 1s something of a mystery. But after all, 1s not life 1tself filled 
with wonders, mysteries, and unfathomabilities, far beyond our discursive understanding? 


40) Triệu Châu: Người Ấy Đâu Có Thiếu Thứ Gì!— He Doesn 't Lack Anything! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một vị Tăng hỏi Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778- 
897): “Nếu chúng con gặp một người sống trong cảnh nghèo nàn, chúng con nên cho người ấy thứ gì?” 
Triệu Châu quả quyết: “Người ấy đâu có thiếu thứ gì.”——According to the Records of the Transmission 
of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume X, a monk asked, “If we come upon a person living in 


poverty, what should we give him?” Chao-chou asserted, “He doesnt lack anything.” 


41) Triệu Châu: Nhãn Tiền Đại Đạo Nan Kiến!— The Great Way Is Right Before Your Eye, But 
DỰƒcult to See! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, vào một dịp, Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) 
bảo: "Đường lớn ngay trước mắt, nhưng khó thấy." Một vị Tăng hỏi: "Nó có hình thù gì để con có thể 
thấy?" Sư nói: "Giang Nam hay Giang Bắc mặc tình ông." Vị Tăng nói: "Thây không có cách nào làm 
cho con hiểu rõ hơn không?" Sư nói: "Ông vừa hỏi cái gì trước đó?"——According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume X, on one occasion, Zen master Chao-Chou 
said, ”“Phe Great Way 1s ripght before your eye, but đifficult to see." A monk asked, "What form does 1t 
take so that we can see 1t before us?" Chao-Chou said, “To the south of the River or to the north of 1t 
Just as you please." The monk asked, "Have you not some means to make us understand 1t more 
explicitly?" Chao-Chou said, “What dịd you ask before this?” 


42) Triệu Châu: Nhất Hữu Đa Chủng Nhị Vô Lưỡng Ban— Impartiality and Difference Are Not 
DựPcrenmt 
Nhất là nguyên lý tuyệt đối và nhất vị bình đẳng. Đa là các tướng sai biệt. Thói thường, sai biệt hay 
khác biệt, hay sự phân biệt thì đối lại với “bình đẳng,” nhưng trong thiển, từ nầy có nghĩa là bình đẳng 
tức sai biệt. Theo Bích Nham Lục, tắc 2, một hôm, có một vị Tăng đến thăm Triệu Châu và đọc bài kệ 
nổi tiếng của Tam Tổ Tăng Xán: "Đạo không khó, chỉ cần không lựa chọn và chấp thủ." Và rồi vị 
Tăng lại hỏi Triệu Châu: "Không lựa chọn, không chấp thủ, điều đó nghĩa gì?" Triệu Châu đáp: "Khắp 
cùng trời và đất, chỉ có ta là tôn quí nhất." Mỗi người chúng ta đều cao quí nhất giữa trời và đất. Ngay 
từ thời khởi thủy đã không có nhị nguyên. Điều này vượt lên trên câu hỏi: "Phải hay không phải." Vị 
Tăng đã đặt câu hỏi đó cho Triệu Châu vẫn còn bị trói buộc trong quan điểm tương đãi: lựa chọn và 
chấp thủ hoặc không lựa chọn và không chấp thủ. Người đời nay chẳng hiểu được, chỉ nói Triệu Châu 
không đáp lời hỏi, chẳng vì người nói. Thế là trước mắt lầm qua: 
"Chí đạo vô nan 

Ngôn đoan ngữ đoan 

Nhất hữu đa chủng 

Nhị vô lưỡng ban 

Thiên tuế nhật thượng nguyệt hạ 

Lam tiền sơn lâm thủy hàn 

Độc lâu thức tận hỷ hà lập 

Khô mộc long ngâm tỏa vị cần. 

Nan nan. 

Giản trạch minh bạch quân tự khan." 

(Chí đạo không khó, lời đúng câu đúng 

Một có nhiều thứ, Hai không hai ban 

Bên trời, nhật trên nguyệt dưới 

Trước lam, nước lạnh núi sâu 


2485 


Đầu lâu thức hết hỷ nào lập 

Cây khô trổi nhạc xích chưa cùng. 

Khó khó! 

Chọn lựa minh bạch anh tự xem). 
Đây là công án của người xưa hỏi đạo. Thiển sư Tuyết Đậu đem ra tụng "Chí đạo vô nan chỉ hiểm 
giản trạch." Người đời nay chẳng hội ý cổ nhân, chỉ quán nuốt lời nhai câu, biết bao giờ mới liễu ngộ 
được? Nếu là hàng tác gia thông phương mới có thể hiểu được lời nói này ——Generally speaking, 
difference or đdiscrimination and without partiality are opposite, but in Zen, the term Indicates that 
1mpartiality and difference are not different. According to the Pi-Yen-Lu, example 2, one day, a monk 
came to Chao-chou, and quoted a famous saying by Sosan, the Third Patriarch: “The Great Way has no 
đifficulties, Just avoid choice and attachment." And then he asked Chao-chou, "What are non-cholce 
and non-attachment?” Chao-chou answered, “Throughout heaven and earth, I alone am the noblest." 
Each one of us alone 1s the noblest one throughout heaven and earth. From the beginning there 1s 
nothing dualistic. It is beyond asking "Is it or 1snt it?” The monk who was asking Chao-chou this 
question was still caught In a relative point of view: choice and attachment or non-cholce and non- 
attachment. People today do not undersfand this, and just say that Chao Chou did not answer the 
quesftion or explain 1t to the man. How little you realize that you've stumbled past 1t: 

“The Ultimate Path 1s without difficulty: 

The speech 1s to the point, 

the words are to the point. 

In one there are many kinds; 

In two there's no duality. 

On the horizon of the sky the sun rises 

and the moon sefs; 

Beyond the balustrade, the mountains deepen, 

The waters grow chill. 

'When the skulÏ's consciousness 1s exhausted, 

How can Joy remain? 

In a dea tree the dragon murmurs are not yet exhausted. 

Difficult, difficult! 

Picking and choosing? Clarity? 

You see for yourself!" 
These are from public cases of ancient questions about the Path, which Zen master Hsueh Tou has 
drawn out, pierced through and strung on the same thread to use in versifying “The Ultimate Path is 
without difficult; Just avoid picking and choosing." People these days dont understand the Ancienfs 
meaming, and only chew on the words and gnaw on the phrases; when will they ever be done? If you 
are an adept who 1s a master of technique, only then can you understand this kind of talk. 


43) Triệu Châu: Ông Chưa Vượt Ngoài Ba Câu! —You Have Not Vet Gone Beyond the Triple 
Sfatement! 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, vào một dịp, Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) 
bảo: "Khi mấy ông nói mọi thứ sáng trưng, nhưng không hoàn toàn như thế, lối đi vẫn tối như lúc 
hoàng hôn. Mấy ông ở đâu?" Một vị Tăng nói: "Con không ở bên này, con không ở bên kia." Sư nói: 
"Vậy là ông ở giữa." Vị Tăng nói: "Ở giữa là ở cả hai bên." Sư nói: "Dường như ông đã ở lại với tôi 
một lúc, bởi vì ông đã học nói một câu như vậy. Nhưng ông chưa vượt ngoài câu ba. Dầu ông nói vượt, 
tôi quyết rằng ông chưa. Thế thì ông nói sao?" Vị Tăng nói: "Con biết dùng câu ba." Sư nói: "Tại sao 
ông không nói trước?"——According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Ln), 
Volume X, on one occasion, Zen master Chao-Chou said, "When you say 1t 1s all bripht, 1t is not quife 


2486 


so; the pathway 1s still dark as at twilight. Whereabout are you?” A monk said, "Ï am on neither side." 
Chao-Chou said, "Tf so, you are in the middle." The monk said, "If in the midway, that means to be on 
either side." Chao-Chou said, "You seem to have stayed with me for some time, since you have 
learned to make such a statement. But you have not yet gone beyond the triple statement. Even though 
you may say you have gone beyond 1t, I declared you are still in it. What would you say to 1t? The 
monk said, "I know how to use the triple statement." Chao-Chou said, "Why did you not say so before 
this?" 


44) Triệu Châu: Ông Còn Muốn Lão tăng Nói Gì Nữa Đây?— What More Do You Want Me to Say? 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền Sư Triệu Châu Tòng 
Thẩm (778-897): “Phật là ai?” Triệu Châu nói: “Ngài ở trong điện.” Vị Tăng phàn nàn: “Tất cả trong 
điện chỉ là tượng bằng đất sét.” Triệu Châu nói: “Vậy đấy.” Vị Tăng lại hỏi: “Nhưng Phật là ai?” 
Triệu Châu đáp: “Là người ở trong điện.” Vị Tăng vẫn khăng khăng nói: “Vị Phật ấy có hình tướng. 
Cái gì là vị Phật không có hình tướng?” Triệu Châu nói: “Tâm.” Vị Tăng nói: “Tâm là chủ cách. Con 
vẫn muốn biết: Ai là Phật?” Triệu Châu nói: “Không tâm.” Vị Tăng nói: “Người ta có thể phân biệt 
giữa tâm và vô tâm không?” Triệu Châu nói: “Lão Tăng đã làm rồi đó. Ông còn muốn lão Tăng nói 
thêm gì nữa đây?”—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Ln), 
Volume X, one day, a monk asked Chao-chou, “Who 1s the Buddha?” Chao-chou said, “He's in the 
shrine.” The monk complained, “All thafs in the shrine 1s a statue made of clay.” Chao-chou said, 
“Thats 1t” The monk asked again, “But who's the Buddha?” Chao-chou replied, “The one In the 
shrine.” The monk persisted, “hat Buddha has form. What 1s the Buddha without form?” Chao-chou 
said, “Mind.” The monk said, “Mind 1s subJective. I still want to know: Who 1s the Buddha?” Chao- 
chou said, “No-mind.” The monk said, “May one discriminate between mind and no-mind?” Chao-chou 
said, “I've already done so. What more do you want me to say?” 


45) Triệu Châu: Phản Vấn— Counter Questionings 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một vị Tăng hỏi Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778- 
897): "Ví có người không manh áo dính thân đến đây, Hòa Thượng bảo họ thế nào?" Triệu Châu hỏi 
lại: "Ông nói trên người của người ấy không có cái gì?" Vị Tăng thưa: "Bạch, không manh áo dính 
thân." Triệu Châu đáp: "Ừ, được rồi, không manh áo dính thân." Trong Thiển có một phương pháp gọi 
là "Phản Vấn" hay trả lời theo kiểu thay vì trả lời, người bị hỏi lại hỏi ngược lại người hỏi. Nói chung, 
trong Thiển câu hỏi nào cũng thoát ngoài thói thường, nghĩa là phải hỏi để được chỉ bảo; nên tự nhiên 
lời đáp cũng chẳng đáp lại gì hết. Theo thiển sư Phần Dương, có mười tám cách hỏi, đối lại, có mười 
tám cách đáp khác hẳn nhau (See Phân Dương Thập Bát Vấn in Volume III). Như vậy, một câu phẳn 
vấn vẫn là một lời đáp chiếu sáng vậy——According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Chˆuan-Teng-Lu), Volume X, a monk asked Chao-chou, "What would you say when a man 1s without 
an inch of cloth on him?” Chao-chou asked, "What did you say he has not on him?” The monk said, 
"Master, he has not an ¡inch of cloth on him.” Chao-chou responded, "Fine, not to have an Inch of 
cloth!” In Zen, there 1s a method of counter-questionine, wherein quesfions are not answered by plain 
sfatemenfs but by counter-questionings. Generally speaking, in Zen a quesfion 1s not a quesfion 1n 1s 
ordinary sense; that 1s, 1t 1s not sinply asked for Information, and therefore 1t 1s natural that what 
ordinarily corresponds to an answer 1s not an answer at all. According to Zen master Fen-Yang, there 
are eighteen different kinds of questions, against whích we may distinguish eighteen corresponding 
answers. Thus a counter-quesfion 1(self 1s 1n 1ts way an 1lluminating answer. 


2487 


46) Triệu Châu: Phật Là Phiên Não, Phiền Não Là Phật, Tại Sao Phải Tránh?—Buddha Is 
AffHicion, Affliction Is Buddha, Why Avoid I(? 

Phiển não có nghĩa là nỗi đau đớn, ưu phiên, khổ sở hay tai ách. Tại sao Triệu Châu lại nói "Phật Là 
Phiểền Não"? Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, Thiền Sư Triệu Châu Tòng Thẩm 
(778-897) thượng đường dạy chúng: "Như minh châu trong tay, Hồ đến hiện Hồ, Hán đến hiện Hán. 
Lão Tăng dùng một lá cỏ như thân vàng sáu trượng, đem thân vàng sáu trượng dùng làm lá cỏ. Phật là 
phiển não, phiền não là Phật" Có vị Tăng hỏi: "Chưa biết Phật là phiền não của nhà nào?" Triệu Châu 
đáp: "Là phiền não của tất cả mọi người." Vị Tăng hỏi: "Làm sao tránh được phiển não?" Triệu Châu 
đáp: "Tại sao phải tránh?" Hành giả tu Thiển phải nên luôn nhớ rằng phiền não tức thị Bồ Đề, sanh tử 
tức thị Niết Bàn. Cái “tức” của hai vật tương hợp, như phiền não hợp với Bồ Đề, một thứ là tướng, một 
thứ là tánh, hai cái không tách rời nhau được; nói cách khác, ngoài phiền não không có Bồ Đề. Cái 
“tức” của hai mặt đối nhau, trước và sau không thể tách rời. Cái “tức” đương thể toàn thị, như sóng và 
nước. Pháp tối thượng thừa của Đại Thừa Giáo, tâm này là Phật này. Hình thức tiêu cực là “Phi Tâm 
Phi Phật” hay ngoài tâm không có Phật —Afflicion means suffering (pain), sorrow, distress, Or 
calamity. Why dịid Chao Chou say "Buddha 1s afflicion"? According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume X, one day, Chao-chou entered the hall and 
addressed the monks, saying, "Ifs like a lustrous pearl in your hand. If a foreigner comes a foreigner 
reveals 1t. If a Chinese comes a Chinese reveals 1t. This old monk uses a blade of grass as a sixty -foof 
golden sfatue. I also use a sixty-foot golden statue as a blade of grass. Buddha 1s affliction. Affliction 1s 
Buddha." A monk said, "I dont understand whose house 1s afflicted by Buddha." Chao-chou said, "All 
people are afflicted by Buddha." The monk asked, "How can affliction be avoided?” Chao-chou said, 
"Why avoid 1t?” Zen practitioners should always remember that the afflictions and passions are bodhi; 
births and deaths are nirvana. The union, or unity, of two things, 1.e. the passions and enlightenmeiIt, 
the former being taken as the form (tướng), the latter spirit (tánh), which two are Inseparable; in other 
words, apart from the subJugation of the passions there 1s no enlightenment. Back and front are 
1nseparable. Substance and quality, 1.e. water and wave. Mind here and now 1s Buddha, the identity of 
mind and Buddha, the highest doctrine of Mahayana. The negative form 1s “No mind no Buddha,” or 
apart from mind there 1s no Buddha; and all the living are of the one mind. 


47) Triệu Châu: Phật Vàng Không Độ Lò Đúc!—A Metal Buddha Not Withstand the Furnace! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, Thiển sư Triệu Châu thượng đường dạy chúng: 
“Phật vàng không độ được lò đúc. Phật gỗ không độ được lửa. Phật đất không độ được nước. Phật thật 
ngồi ở trong. Bồ Đề, Niết Bàn, Chơn Như, Phật tánh trọn chỉ là y phục đắp vào thân, cũng gọi là phiền 
não, thực tế lý địa để ở chỗ nào? Một tâm chẳng sanh, muôn pháp không lỗi. Ngươi cứ nghiền cứu lý 
nầy, ngồi quán xét hai mươi hay ba mươi năm, nếu chẳng hội thì chặt đầu lão Tăng đi! Nhọc nhằn 
nắm bắt mộng huyễn không hoa, tâm nếu chẳng khác thì muôn pháp nhất như. Đã chẳng từ ngoài 
được thì câu chấp làm gì? Giống in như con dê gặp vật gì cũng liếm cũng nhai—According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lmn), Volume X, one day, Zen master Zhao- 
Chou entered the hall and addressed the monks, saying: “A metal Buddha does not withstand the 
furnace. A wooden Buddha does not withstand the fire. A mud Buddha does not withstand water. The 
genuine Buddha sits within you. “Bodhi” and “Nirvana,” “True Thusness” and “Buddha-nature” these 
things are Just clothes stuck to the body and they are known as “afflictions.” Where 1s the actual 
øround-truth revealed? “Big mind 1s unborn. The myriad dharmas are flawless. Try sitting for twenty 
or thirty years, and 1f you stll don”t understand then cut off my head! The empty flowers of delusion 
and dreams, disciples work so hard to grab them! When nothing deviates from mind, then the myriad 
dharmas are but one thusness. Since 1t can't be attained from outside, what will you try to grasp? 
You re like goats, haphazardly picking up Just anything and keeping 1t in your mouth! 


2485 


48) Triệu Châu Phóng Hạ— Drop ït! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, có thiền sư Nghiêm Dương đến hỏi Thiển sư 
Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897): "Không mang gì hết đến đây thì thế nào?" Triệu Châu đáp ngay 
lập tức: "Buông xuống đi!" Nghiêm Dương nói: "Một vật chẳng mang theo thì buông xuống cái gì?" 
Triệu Châu nói: "Không buông xuống thì vác nó lên đi!" Các thiển sư thường thích nói nghịch. Lời đáp 
của Triệu Châu là một nghịch lý điển hình. Tuy nhiên, trong trường hợp này, vị Tăng đã không thể 
thấy được ý nghĩa bám vào buông bỏ là chưa buông bổ——According to the Records of the Transmission 
of the Lamp (Chuan-Teng-Lu), Volume X, one day, Zen master Yan-yang came and asked Zen 
master Chao-Chou Tsung-Shên, "How 1s it when a man brings nothing with hím?” Chao-Chou 
1mmediately replied, “Throw it away!" Yan-yang said, "What shall he throw down when he 1s not 
burdened at all?" Chao-Chou said, "If so, carry 1t along!” Zen masters delight in paradoxes, and Chao- 
chou's remark here 1s a typical one. However, in this case, the monk faIls to get the point of holding on 
to letting go 1s not letting go. 


49) Triệu Châu: Phù Khởi— Methods That Support (raise up) All Theories 

Phương pháp kiến lập nâng đỡ, khẳng định tất cả, bao gồm luôn các pháp nghĩa phân biệt, mê ngộ, 
chúng sanh và Phật, thiện ác, dài ngắn, vân vân. Đây là phương cách phóng khoáng của các bậc thiển 
sư nhiều kinh nghiệm dùng để tiếp hóa người học. Theo thí dụ thứ 11 của Vô Môn Quan, ngày nọ 
Triệu Châu ghé thăm một vị am chủ, hỏi: "Có chăng? Có chăng?" Chủ am giơ nắm tay lên. Sư nói: 
"Nước cạn không phải chỗ đậu thuyển." Nói xong Sư bèn bỏ đi. Lại ghé một am khác, hỏi: "Có 
chăng? Có chăng?" Chủ am cũng giơ nắm tay lên. Sư nói: "Buông được, bắt được, giết được, cứu 
được." Nói xong sư bèn lễ bái. Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, hành giả tu thiển nên để 
ý ở chỗ cả hai am chủ đều đưa nắm tay lên, sao Triệu Châu lại chịu một chê một? Thử hỏi ngoa 
nghạnh ở đâu? Nếu hạ được chỗ nầy một câu chuyển ngữ thì thấy ngay Triệu Châu, lưỡi không xương, 
khen chê mặc tình, phù khởi hay xô ngã đều hoàn toàn tự tại—To establish methods that support all 
theories including discriminations of unenlightenment and enlightenment, ordinary people and Buddha, 
wholesome and unwholesome, long or short, and so on. This 1s a liberal method used by experienced 
Zen masters in helping their disciples. According to example II of the Wu-Men-Kuan, one day, Chao- 
Chou went to a hermifs cottage and asked, "Anybody 1n? Anybody 1n?" The hermit lifted up his fist. 
Chao-Chou said, "The water 1s too shallow for a ship to anchor." And he left. Again, Chao-Chou went 
to another hermifs cottage and asked, "Anybody in? Anybody 1n?" This hermit too lifted up hs fist. 
Chao-Chou said, "Freely you give, freely you take away, freely you kill, freely you give life." Then 
Chao-Chou made a full bow and left. According to Wu Men Hui-Kai in the Wu-Men-Kuan, Zen 
practitioners should notice that both hermits held up their fists in the same way. Why did Chao-Chou 
approve one and not the other? Who can tell what 1s the core of the complication? If you can gI1ve a 
turning word on this matter, you will realize that Chao-Choư's tongue has no bone In 1t. He 1s free, now 
f{O raise up, now to thrust down. 


50) Triệu Châu: Quỷ Hào Thân Khấp— Ghosts Howl, Spiris Wail 

Dáng vẻ mừng giận, buồn vui đến cực điểm (giống như sự gào khóc của quỷ thần). Trong thí dụ thứ 59 
của Bích Nham Lục. Một vị Tăng hỏi Triệu Châu: "'Chí đạo không khó, duy hiểm giản trạch, vừa có 
nói năng là giản trạch', Hòa Thượng vì người thế nào?" Triệu Châu bảo: "Sao chẳng dẫn hết lời này?" 
Vị Tăng thưa: "Con chỉ nhớ đến đó." Triệu Châu bảo: "Chỉ là chí đạo không khó, duy hiểm giản 
trạch." Triệu Châu tùy thinh niêm khởi liền đáp chẳng cần suy tính. Cổ nhân gọi đó là tương tục, cũng 
rất khó. Sư biện rồng rắn, phân tốt xấu, quả là hàng bổn phận tác gia. Triệu Châu móc đi tròng mắt 
của vị Tăng này, mà chẳng phạm bén nhọn, chẳng mắc suy tính, tự nhiên hay khéo. Ông gọi là có câu 
cũng chẳng được, gọi là không câu cũng chẳng được, ly tứ cú tuyệt bách phi. Vì sao? Nếu luận việc 


2489 


này như chọi đá nháng lửa, tợ làn điển chớp, phải nhìn nhanh mới thấy. Nếu là trù trừ nghĩ ngợi chẳng 
khỏi tan thân mất mạng. Vì thế mà Thiển sư Tuyết Đậu đã làm bài kệ: 
"Thủy sái bất trước 

Phong suy bất nhập 

Hổ bộ long hành 

Quỷ hào thần khấp 

Đầu trường tam xích tri thị thùy? 

Tương đối vô ngôn độc túc lập." 
(Nước rưới chẳng ướt. Gió thổi chẳng vào. Cọp bước rồng đi. Quỷ than thần khóc. Đầu dài ba thước 
biết là ai? Đối diện không lời một chân đứng)—An appearance of extreme joy, anger, sadness and 
happiness. In PIi Yen Lu, example 59, a monk asked Chao-Chou, ""The Ulumate Path has no 
đifficulties; Just avoid picking and choosing. As soon as there are words and speech, this 1s picking and 
choosing.' So how do you help people, Teacher?” Chao-Chou said, "Why don you quote this saying in 
full?" The monk said, "I only remember up to here." Chao-Chou said, "Its just this: The Ultimate Path 
has no difficultes; Just avoid picking and choosing. " Chao Chou immediately answered him; he didnt 
need any calculations. An Ancient said of this, "Continuity 1s indeed very difficult.” Chao Chou 
distinguished dragons from snakes and differentiated right from wrong; this goes back to his being an 
adept in his own right. Chao Chou snatched this monk's eyes away without running afoul of his sharp 
point. Without relying on calculations, he was spontaneously exactly appropriate. Ifs wrong to say 
either that he had words or didn't have words; nor wIll 1t do to say that his answer neither had nor didn!t 
have words. Chao Chou left behind the permufations of logic. Why? If one discusses this matfer, 1t 1s 
like sparks struck from stone, like flashing lightning. Only 1Ÿ you set your eyes on it quickly can you 
see 1t. IÝ you hesifate and vascillate you wont avoid losing your body and life. So Zen master Hsueh 
Tou had a verse: 

"Water poured on cannot Wet, 

Wind blowing cannot enter. 

The tiger prowls, the dragon walks; 

Ghosts howl, spirits wall. 

His head 1s three feet long - 

I wonder who 1t 1s? 

Sfanding on one foot, 

He answers back without speaking." 


51) Triệu Châu: Sáng Nay Trời Lại Nổi Gió! —It Is Windy Again This Morning! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, có một vị Tăng đến hỏi Thiền Sư Triệu Châu 
Tòng Thẩm (778-897): "Khi xương trắng ta hết thì cái linh diệu tổn tại đời đời ấy như thế nào?" Triệu 
Châu đáp: "Sáng nay trời lại nổi gió." Đâu là chỗ liên hệ luận lý giữa câu hỏi và câu trả lời? Nếu để ý 
chúng ta sẽ thấy thiển sư Triệu Châu đã xử dụng một phương pháp trực tiếp hơn lời nói. Theo thiển sư 
D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, phương pháp trực tiếp có công dụng nắm ngay lấy cuộc sống 
uyển chuyển trong khi nó đang trôi chảy, chứ không phải sau khi nó đã trôi qua. Trong khi dòng đời 
đang trôi chảy, không ai đủ thời giờ nhớ đến ký ức, hoặc xây dựng ý tưởng. Nghĩa là không có lý luận 
nào có giá trị trong lúc này. Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng ngôn ngữ có thể dùng được, nhưng 
ngôn ngữ từ muôn thuở vốn kết hợp chặt chẽ với nét tâm tưởng suy lượng nên mất hết nội lực, không 
trực tiếp truyền cảm được. Nếu dùng đến ngôn ngữ chỉ diễn tả được một ý nghĩa, một luận giải, chỉ 
biểu lộ một cái ngoại thuộc, nên không trực tiếp liên hệ gì đến cuộc sống. Đây chính là lý do tại sao 
nhiều khi các thiển sư tránh chuyện nói năng, tránh xác định, dâu là đối với những việc quá tỏ rõ, quá 
hiển nhiên cũng vậy. Hy vọng của các ngài là để cho đồ đệ tự tập trung tất cả tâm lực nắm lấy những 
øì người ấy mong ước, thay vì ghì bắt lấy những mối liên lạc xa xôi vòng ngoài khiến cho người đệ tử 


2490 


bị phân tâm——According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume 
X, one day, a monk came to ask Chao-chou, "When the body crumbles all to pieces and returns to the 
dust, there eternally abides one thing. Of this I have been told, but where does this one thing abide?" 
Chao-chou replied, "Ilt 1s windy again this morning.” What 1s the logical relation between the question 
and the answer? If we pay a little closer attention, we will see that great master Chao-chou utilizes a 
more direct method instead of verbal medium. According to Zen master D.T. Suzuki in Essays 1n Zen 
Buddhism, Eirst Series (p.300), the direct method 1s used to get hold of this fleeting life as 1t flees and 
not after 1t has flown. While 1t 1s fleeing, there 1s no time to recall memory or to build 1deas. It 1s to say, 
no reasoning avaIls here. Language may be used, but this has been associated too long with 1deation, 
and has lost đirections or being by 1tself. As soon as words are used, they express meaning, reasoning; 
they represent something not belonging to themselves; they have no đirect connection with life. Thịs 1s 
the reason why the masters often avoid such expressions or statements as are 1ntelligible in any logical 
way. Their aim 1s to have the disciple's attention concentrated in the thing 1tself which he wishes to 
ørasp and not in anything that 1s in the remotest possible connection liable to disturb hìm. 


52) Triệu Châu Sao Chẳng Dẫn Hết — Why Don't You Quote Thỉs Saying in Full 

Theo thí dụ thứ 59 của Bích Nham Lục, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền Sư Triệu Châu Tòng 
Thẩm (778-897): "'Chí đạo không khó, duy hiểm giản trạch, vừa có nói năng là giản trạch, Hòa 
Thượng vì người thế nào?" Triệu Châu bảo: "Sao chẳng dẫn hết lời này?" Vị Tăng thưa: "Con chỉ nhớ 
đến đó." Triệu Châu bảo: "Chỉ là chí đạo không khó, duy hiểm giản trạch." Theo Viên Ngộ trong Bích 
Nham Lục, Triệu Châu nói chỉ là chí đạo không khó, duy hiểm giản trạch, như chọi đá nháng lửa, tợ 
làn điển chớp, bắt tha sống chết, được tự tại như thế. Các nơi đều nói: "Triệu Châu có lối biện luận 
siêu quần" Triệu Châu bình thường dạy chúng có một thiên này: "Chí đạo không khó, duy hiểm giản 
trạch," vừa có nói năng là giản trạch là minh bạch. Lão Tăng chẳng ở trong minh bạch, các ông lại tiếc 
giữ hay không? Có vị Tăng hỏi: "Đã chẳng ở trong minh bạch lại tiếc giữ cái gì?" Triệu Châu nói: "Ta 
cũng không biết." Vị Tăng thưa: "Hòa Thượng đã không biết, vì sao nói chẳng ở trong minh bạch?" 
Triệu Châu bảo: "Hỏi việc thì được, lễ bái rồi ra." Về sau vị Tăng này chỉ bám chỗ sơ hở kia đi hỏi 
Triệu Châu, hỏi hẳn là kỳ đặc, song chỉ là tâm hành. Nếu là người khác không làm gì được y, nhưng 
với Triệu Châu là hàng tác gia, liền nói: "Sao chẳng dẫn hết lời này?" Vị Tăng cũng biết chuyển thân 
nhả hơi, liền nói: "Con chỉ nhớ đến đó," dường như đã được an bài. Triệu Châu tùy thinh niêm khởi 
liền đáp chẳng cần suy tính. Cổ nhân gọi đó là tương tục, cũng rất khó. Sư biện rồng rắn, phân tốt xấu, 
quả là hàng bổn phận tác gia. Triệu Châu móc đi tròng mắt của vị Tăng này, mà chẳng phạm bén 
nhọn, chẳng mắc suy tính, tự nhiên hay khéo. Ông gọi là có câu cũng chẳng được, gọi là không câu 
cũng chẳng được, ly tứ cú tuyệt bách phi. Vì sao? Nếu luận việc này như chọi đá nháng lửa, tợ làn 
điển chớp, phải nhìn nhanh mới thấy. Nếu là trù trừ nghĩ ngợi chẳng khỏi tan thân mất mạng— 
According to example 59 of the Pi-Yen-Lu, one day, a monk asked Chao-Chou, ""The Ultimate Path 
has no difficulties; just avoid picking and choosing. As soon as there are words and speech, this 1s 
picking and choosing.' So how do you help people, Teacher?” Chao-Chou said, "Why dont you quote 
this saying in full?" The monk said, "I only remember up to here." Chao-Chou said, "Ifs Just this: "The 
Ultimate Path has no difficulties; Just avoid picking and choosing.” According to Yuan-WUu ¡n the PI- 
'Yen-Lu, Chao-Chou saying, "Its Just this: "The Ultimate Path has no difficulties; Just avoid picking and 
choosing,” 1s like a stone-struck spark, like a flash of lightning. Capturing and releasing, killing and 
giving life; he has such independent mastery. All over they said that Chao Chou had an eloquence 
beyond the common crowd. Chao Chou often taught his community with this speech, saying, ""The 
Ultimate Path has no difficulties; Just avoid picking and choosing. As soon as there are words and 
speech, this 1s picking and choosing,' 'this 1s clarity.' This old monk does not abide within clarity; do you 
still preserve anything or not?” Once there was a monk who asked, "Since you do not abide ¡in the 
clarity, what 1s to be preserved?" Chao Chou said, "I dont know either." The monk said, "Since you 


2491 


dont know, Teacher, why do you say you dont abide in clarity?" Chao Chou said, "Ifs enough just to 
ask about this matter. Now bow and withdraw." Later a monk picked on his gap and went to quesfion 
him; this monk's questioning was undeniably extraordinary, but nevertheless 1t was Just mental actIvity. 
Someone other than Chao Chou would have been unable to handle this monk. But what could he do? 
Chao Chou was an adept and immediately said, "Why dont you quote this saying in full?" This monk 
too understood how to turn himself around and show his mettle; he said, "I only remember up to here.” 
lt seems Just like an arrangemert. Directly after the monk spoke, Chao Chou Iimmediately answered 
him; he didnt need any calculations. An Ancient said of this, "Continuity 1s indeed very difficult." Chao 
Chou distnguished dragons from snakes and differentiated right from wrong; this goes back to his 
being an adept In his own right. Chao Chou snatched this monk's eyes away without running afoul of 
his sharp point. Without relying on calculations, he was spontaneously exactly appropriate. Ifs wrong 
to say either that he had words or didnt have words; nor wiÏl it do to say that his answer neither had nor 
didnt have words. Chao Chou left behind the permufations of logic. Why? If one discusses this matter, 
1t 1s like sparks struck from stone, like flashing lightning. Only 1Ý you set your eyes on 1t quickly can 
you see 1t. If you hesitate and vascillate you wonit avoid losing your body and life. 


33) Triệu Châu: Siêu Việt Lý Luận— To Go Beyond Logical Interpretafions 

Một trong những đặc tính tối yếu của Thiển là vượt ra ngoài vòng giải thích bằng lý luận. Thiển vượt 
ra ngoài sự khống chế của tư tưởng và sự giải lý sai lầm của ý tưởng. Thiền không tin tri thức, không 
lệ thuộc vào phép biện luận đối đãi theo truyền thống. Với Thiền, vấn đề phải được đối phó bằng trực 
giác, không có ngoại lệ. Một vị Tăng hỏi Triệu Châu: "Một ánh sáng chia ra muôn ngàn ánh sáng, con 
xin hỏi do đâu có cái ánh sáng một ấy?" Nhưng Triệu Châu không phí công giải đáp, cũng không cần 
cãi vã lắm lời. Ngài chỉ vứt một chiếc giày cỏ đang mang, và không nói gì hết. Thế nghĩa là gì? Muốn 
hiểu được điều này, hành giả phải mở được 'con mắt thứ ba' hay huệ nhãn, và tập nhìn sự vật bằng 
một nhãn quang mới. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng Thiển phản đối lý luận, cả về chính thức 
lẫn không chính thức. Khuôn sáo trí tuệ "đúng" và "sai" được hoàn toàn tùy cơ ứng biến khi sự việc đi 
đúng theo quỹ đạo của nó; thế nhưng ngay khi vấn đề của cuộc sống sắp đến hồi chung cuộc, thì trí tuệ 
không trả lời được nó một cách thỏa đáng—To pass over (surpass, find liberation from) logical 
1nterprefations, one of the most Important characteristics of Zen 1s that Zen goes beyond (pass over, 
surpass, find liberation from) logical Interpretations. Zen transcends logic and overrides the tyranny 
and misinterprefation of ideas. Zen mistrusts the intellect, and it does not rely upon traditional and 
dualistic methods of reasoning. With Zen problems must be handled by Intuitiveness without any 
exception. A monk asked Chao-chou, "One light divides 1tself into hundreds of thousands of lights; may 
I ask where this one light originates?” But Chao-chou did not waste much time in answering the 
question, nor dịd he resort to any wordy discussion. He simply threw off one of his grass sandals 
without a remark. What dịd he mean by 1(2 To understand all this, 1t 1s necessary that Zen practitioners 
should acquire a 'third eye' or the eye of wisdom, and learn to look at things from a new point OŸ view. 
Zen practitioners should always remember that Zen stands in opposition to logic, formal or Informal. 
The Intellectual groove of "yes” and ”no” 1s quite accomodating when things run the1r regular course; 
but as soon as the ultimate question of life comes up, the intellect fa1ls to answer 1t satisfactorily. 


54) Triệu Châu và Sư Phụ Nam Tuyền— Chao-Chou and His Teacher Nan-Ch'uan 

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Nam Tuyền, lúc ấy Nam Tuyển đang nằm nghỉ mà vẫn hỏi: “Vừa rời 
chỗ nào?” Triệu Châu thưa: “Vừa rời Đoan Tượng.” Nam Tuyển hỏi: “Thấy Đoan Tượng chăng?” 
Triệu Châu thưa: “Chẳng thấy Đoan Tượng, chỉ thấy Như Lai nằm.” Nam Tuyển hỏi tiếp: “Ngươi là sa 
di có thầy hay không?” Triệu Châu thưa: “Có Thầy.” Nam Tuyển lại hỏi: “Thầy ở chỗ nào?” Triệu 
Châu bèn bước tới trước mặt Nam Tuyển nói: “Giữa mùa đông rất lạnh, ngưỡng mong tôn thể Hòa 
Thượng được muôn phước.” Nam Tuyển khen ngợi liền nhận vào chúng. Một ngày nọ Triệu Châu hỏi 


2492 


Nam Tuyển: “Thế nào là đạo?” Nam Tuyển đáp: “Tâm bình thường là đạo.” Triệu Châu lại hỏi: “Lại 
có thể nhằm tiến đến chăng?” Nam Tuyển đáp: “Nghĩ nhằm tiến đến đã là sai rồi.” Triệu Châu lại 
hỏi: “Nếu không nghĩ thì làm sao biết được là đạo?” Nam Tuyển nói: “Đạo chẳng thuộc biết, cũng 
chẳng thuộc chẳng biết; biết là vọng, chẳng biết là vô ký. Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi, ví như hư 
không thênh thang rỗng rang đâu thể gắng nói phải quấy.” Ngay câu nói nầy Triệu Châu ngộ lý. Sau 
đó triệu Châu đi đến đàn Lưu Ly tại Tung Nhạc thọ giới, thọ giới xong, sư trở về tiếp tục tu tập với 
Thiển Sư Nam Tuyển. Một ngày khác Triệu Châu hỏi Nam Tuyển: “Như vậy những người có kiến 
thức khi chết họ sẽ đi về đâu không?” Nam Tuyển đáp: “Đến nhà Đàn Việt dưới núi mà làm con trâu 
đi.” Triệu Châu bèn nói: “Cảm ơn lời Thầy chỉ giáo.” Nam Tuyển nói: “Đêm qua canh ba trăng soi 
cửa.”—Upon their first meeting, Nan-Xiang, who was lying down and restineg, asked Zhao-Chou: 
“Where have you come from?” Zhao-Chou said: “lÏ've come from Rui-Xiang (Omen Figure). Nan- 
Xiang said: “Did you see the standing omens figure?” Zhao-Chou said: “No, but [ve seen a reclining 
Tathagata.” NÑan-Xiang got up and asked: “As a novice monk, do you have a teacher or not?” Zhao- 
Chou replied: “I have a teacher.” Nan-Xiang said: “Who 1s your teacher?” Zhou-Chou stepped in front 
of Nan-Xiang, bowed and said: “In the freezing winter-cold, a prostrate monk only asks for the 
master”s blessings.” Nan-Xiang approved Zhao-Chouˆs answer and permitted him to enter the monk”s 
hall. One day, Zhao-Chou asked Nan-Xiang: “What is the Way?” Nan-Xiang said: “Everyday mind 1s 
the Way.” Zhao-Chou said: “Does 1t have a disposition?” Nan-Xiang said: “If it has the slightest 
1ntention, then 1t 1s crooked.” Zhao-Chou said: “When a person has no disposition, then how can he 
know that this 1s the Way?” Nan-Xiang said: “The Way 1s not subJect to knowledge, nor 1s 1t subJect to 
no-knowledge. Knowledge 1s delusive. No-knowledge 1s nihilistic. When the uncontrived way 1s really 
attained, 1t 1s like øreat emptiness, vast and expansive. So how could there be baneful right and 
wrong?” At these words Zhao-Chou was awakened. Thereafter Zhao-Chou traveled to Mount Song 
where he received ordination. He then returned to continue his practice under Nan-Xiang. Another day 
Zhao-Chou asked Nan-Xiang: “Where do people with knowledge go when they die?” Nan-Xiang said: 
“They go to be bull water buffaloes down at the Tans” and Yues" houses at the base of the mountain.” 
Zhao-Chou said: “Thank you for your Instruction.” Nan-Xiang said: “Last night during the third hour 
the moon reached the window.” 


55) Triệu Châu Tam Chuyển Ngữ— Chao Chou's Three Turning Words 

Thiền Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) không tập họp đồ chúng cho mãi đến khi Sư 80 tuổi, vào 
thời đó thì người ta thỉnh Sư làm trụ trì tại chùa Quan Âm, Đại Bi Bồ Tát, trong thành phố Triệu Châu. 
Triệu Châu không thuyết giảng Thiển bằng cách quơ tay múa chân như một vài vị tiền bối của Sư. 
Hầu hết giáo pháp của Sư đều bằng lời, và người ta nói rằng “đôi môi của Sư phát sáng.” Tuy vậy, Sư 
rất tự tin vào phương pháp của mình. Theo thí dụ thứ 96 của Bích Nham Lục. Triệu Châu dạy chúng ba 
chuyển ngữ: Phật vàng không qua được lò đúc; Phật cây không qua được lửa; và Phật đất không qua 
được nước, Sau khi dạy chúng ba chuyển ngữ nầy Triệu Châu lại nói: "Chơn Phật ngồi trong thất." 
Tâm không sinh, vạn vật chẳng tì vết. Ngôi hai mươi hay ba mươi năm, và nếu như vẫn chưa hiểu, thì 
hãy cắt lấy đầu lão Tăng mà làm bô tiểu tiện! Chân tính của mấy ông hiện hữu trước khi thế giới này 
xuất hiện. Khi thế giới này diệt tận, tâm tính của mấy ông vẫn còn đấy. Từ lúc lão Tăng khám phá ra 
chân tính của mình, không còn có một ai khác nữa. Chỉ có một người chịu trách nhiệm mà thôi. Có cái 
øì ở ngoài kia mà tìm? Ngay lúc này đây mấy ông có nó. Nhưng nếu mấy ông nghĩ đến nó thì ngay lập 
tức mấy ông mất nó. Một câu nây rõ quá mức. Cổ nhân đã mở một con mắt đưa tay tiếp người, tạm 
mượn lời nầy để thông tin tức, cốt yếu vì người. Nếu ông một bể toàn nêu chánh lệnh thì trước pháp 
đường cổ cao một trượng. Tuyết Đậu không hài lòng câu nói rốt sau ló đuôi của Sư, vì thế bỏ bớt chỉ 
tụng ba câu. Phật đất nếu độ được nước thì tan hoại. Phật vàng nếu độ được lò đúc thì chảy. Phật gỗ 
nếu độ lửa thì bị đốt cháy. Có cái gì khó hiểu đâu? Tuyết Đậu tụng cổ đức một trăm tắc, so sánh sắn 
bìm, chỉ có ba bài tụng nầy quả có gì hơn hám thiển Tăng. Chỉ bài tụng nây cũng thực khó hiểu. Nếu 


2493 


ông thấu được ba bài tụng nầy, cho ông khỏi tham——Chao-chou did not gather his own đisciples until 
he was eighty years old, at which time he was Invited to take command of a temple named for Kuan- 
yin, the Bodhisattva of Compassion, In the city of Chao-chou. Chao-chou was not as physical in his 
presentation of Zen as some of his predecessors had been. Most of his teaching was verbal, and 1t was 
said that his “lips flashed light.'” However, he was so confident of his method. According to example 96 
ofthe Pi-Yen-Lu, Chao Chou expressed three turning words to his commumity. A gold Buddha does not 
pass through a furnace; a wood Buddha does not pass through fire; a mud Buddha does not pass 
through water (a metal Buddha will melt In the forge. A wooden Buddha will burn in fire. A clay 
Buddha will dissolve in water). According to Yuan-Wu n the Pi-Yen-Lu, after Chao Chou had spoken 
these three turning words, in the end he said, "The real Buddha sits within (the real Buddha resides 
within you)." Mind 1s not born; the ten thousand things are without flaw. Sit for twenty or thirty years, 
and 1f you stll dont understand, then you may cut off my head and use 1t as a chamber pot! Your true 
nature existed before this world appeared. When this world ends, your true nature will not. From the 
momernt I discovered my true nature, there hasnt been anyone else. There's just the one 1n charge. 
What 1s there to be sought elsewhere? At this moment, you already have 1t. But 1f you think about 1t, 
1s Immediately lost. This phrase 1s exceedingly Indulgent. That man of old set forth a single eye, 
extended his hand to guide people; briefly making use of these words to convey the message, he 
wanted to help others. If you one-sidedly bring up the true Imperative 1n 1fs entirety, there would be 
weeds ten feet deep In front of the teaching hall. Hsueh Tou dislikes the indulgence of that final 
phrase, so he omits it and just versifies three phrases. If a mud Buddha passes through water 1t will 
đissolve; 1f a gold Buddha passes through a furnace 1t w1ll melt; if a wood Buddha passes through fire 1t 
wIll burn up. What 1s difficult to understand about this? Hsueh Tou's hundred examples of eulog1zing 
the Ancients are complicated with judgments and comparisions; only these three verses directly 
confain the breath of a patchrobed monk. However, these verses are nevertheless difficult to 
understand. If you can pass through these three verses, [II allow as you have finished studying. 


56) Triệu Châu: Tặc Khứ Hậu Trương Cung— To Open Fire After the Enemy Already Leƒft 

Giặc qua rồi mới giương cung, chỉ việc tu hành lề mề giải đãi. Một hôm, Triệu Châu đến thăm Hoàng 
Bá. Hoàng Bá thấy Sư đến bèn đóng cửa phương trượng. Triệu Châu bèn nhặt một cây đuốc và la lớn 
trong giảng đường, "Cứu lửa! Cứu lửa!" Nghe tiếng la, Hoàng Bá mở cửa túm lấy Triệu Châu nói: 
"Nói đi! Nói đi!" Triệu Châu nói: "Kẻ trộm đã đi rồi ngài mới giương cung." Đây là loại công án ở 
mức độ nào đó khó hiểu và khó giải thích. Những Thiển Tăng mô tả loại công án này như là loại "bất 
khả thể nhập," giống như "những rặng núi bạc và những bức tường sắt." Nói đúng ra, loại này chỉ có 
thể được hiểu bởi những hành giả có trình độ cao mà trực giác sâu xa của họ tương xứng với trực giác 
của những người đề ra công án, như thế họ mới có thể nhận thức được trực tiếp và rõ ràng ý nghĩa của 
công án mà không cần phải nhờ đến phỏng đoán hay phân tích. Nếu hành giả sẵn sàng không sợ hiểu 
lầm thì những công án loại này có thể không phải là tuyệt đối không thể hiểu hoặc không thể giải 
thích được, nhưng đây không phải là điều mong muốn của nhiều hành giả tu Thiển. Trong Thiễn, cái 
chân lý Bát Nhã mà Thiền cố chuyên chở không thể là một thứ gì đó hạn hẹp, hữu hạn hoặc chuyên 
biệt; nó phải là một cái gì rộng rãi, đại đồng và vô hạn, hàm chứa tất cả và bao trùm tất cả, không thể 
định nghĩa hay mệnh danh. Vậy thì chân lý Thiển còn có thể là gì khác hơn là không thể định nghĩa và 
không thể lãnh hội được? Với tính chất hạn hẹp và bưng bít bắt rễ sâu xa trong lối suy tưởng của con 
người, thì không lạ gì cái chân lý Bát Nhã tự do và bao hàm hết thảy trở thành một chiếc bóng lững lơ 
mãi mãi lẩn tránh không cho chúng ta nắm bắt. Chính vì vậy mà Thiển sư Triệu Châu mới dùng câu 
nói: "Kẻ trộm đã đi rồi ngài mới giương cung." Hành giả tu Thiền phải nên luôn cẩn trọng!——To open 
fire after the enemy already left. The term indicates a slack manner in cultivation. One day, Chao-chou 
went to visit Huang-Po. When Huang-po saw him coming, he closed the door. Chao-chou then picked 
up a torch and shouted loudly in the congregation hall, "Firel Fire! Help! Help!" Hearing this cry, 


2494 


Huang-Po opened the door and came out. As soon as he saw Chao-chou he caupht his arm and said, 
"Say 1t! Say 1t!” Chao-chou replied, "You begin to draw the bow after the thief has left.” This 1s a kind 
of koan which 1s somewhat difficult to understand and explain. Zen monks describe this type of koans 
as the "Impenetrable type," like "silver mountains and iron walls." This can, strictly speaking, only be 
understood by advanced practiioners whose profound 1ntuiions match those of the acftors, thus 
enabling them to discern directly and clearly the meaning of the koan without resorting fo øuesses Or 
analysis. IÝ one 1s willing to risk missing the point, these koans may not be absolutely unintelligible or 
unexplainable, but this 1s not the desirability of many Zen practitioners. In Zen, the ulimate Prajna- 
Truth that Zen tries to convey cannot be a thing that 1s narrow, finite, or exclusive; 1t must be 
something vast, umiversal, and infimte, all-inclusive and all-embracing, defying defimtion and 
designation. How, then, can Zen-Truth be otherwise than indefinable and ungraspable? With this 
deplorable limitation and tightness deeply rooted 1n the human way of thinking, no wonder the free and 
all-inclusive PrajJna-Truth becomes an evasive shadow forever eluding one's grasp. That was why Zen 
master Chao-chou used the words: "You begin to draw the bow after the thief has left.” Zen 
practitioners should always be very careful! 


57) Triệu Châu: Tâm Không Khởi Không Diệt!— Thoughts Neither Rise Nor Disappear! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, Thiền Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) 
thượng đường dạy chúng: "Một niệm khởi, vạn pháp cùng khởi; niệm không khởi, vạn pháp biến mất. 
Thế thì mấy ông nói cái gì?" Một vị Tăng thắc mắc: "Nếu tâm không khởi cũng không diệt thì sao 
nhỉ?" Sư nói: "Tôi đồng ý với ông câu hỏi này."——According to the Records of the Transmission of the 
Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume X, one day, Zen master Chao-Chou entered the hall and addressed 
the monks, saying, "When a thought moves, multiplicities of things rise; when no thoughts are aroused, 
multipliciies vanish. What do you say to this?" A monk remarked, "How about it when thoughts 
neither rise nor đdisappear?” Chao-Chou said, "Ï grant you this question. " 


38) Triệu Châu Tẩy Bát (Triệu Châu Rửa Bát)— Wash Your Bowl 

Theo thí dụ thứ 7 của Vô Môn Quan, một ngày nọ, một vị Tăng mới đến tự viện, nói: “Con mới đến 
xin thây chỉ giáo.” Thiền Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) hỏi: “Ngươi ăn chưa?” Vị Tăng đáp: 
“Dạ rồi!” Triệu Châu nói: “Đi rửa chén bát đi.” Nghe xong những lời nầy Tăng liền giác ngộ. Thế ra 
cái ngộ thường tục biết chừng nào! Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, Triệu Châu mở 
miệng ra là bày cả ruột gan. Ông Tăng nghe không hiểu, hy vọng là ông Tăng nầy không lầm gọi cái 
chuông là cái lu—Chao-Chou: "Wash Your Bowl”, example 7 of the Wu-Men-Kuan. One day, a new 
monk came to the monastery. He said to Zhao-Chou: “lIve Just arrived here. I asked the master to 
provide me Instruction.” Zhao-Chou said: “Have you eaten?” The monk said: “Yes, [ve eaten.” Zhao- 
Chou said: “Go wash your bowl.” Upon hearing these words the monk was enlightened. This 1s enough 
to show what a commonplace thing enlightenment 1s! According to Wu Men Hui-Kai in the Wu-Men- 
Kuan, Chao-chou opened his mouth and showed his gallbladder, his heart, and his liver. I wonder 1f the 
monk really heard the truth. I hope he did not mistake the bell for a Jar. 


59) Triệu Châu Tẩy Cước (Tòng Thẩm rửa chân)—l Am Washing My Feet 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa hai Thiền Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) và Lâm tế 
Nghĩa Huyễn. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, và Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XI, một 
hôm, Triệu Châu hỏi Lâm Tế: "Thế nào là ý Tổ Sư từ Tây Vực sang?" Lâm Tế đáp: "Giống như gặp 
lão Tăng đang rửa chân." Triệu Châu bước đến gần làm ra vẻ lắng nghe, Lâm Tế liền nói: "Lại phải 
dội thêm gáo thứ hai thôi.'——The koan about the potentiality and conditions of questions and answers 
between Zen masters Chao Chou and Lin Chi. According to the Records of the Transmission of the 
Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume X, and Wudeng Huiyuan, volume XI, one day, Zen master Chao- 


2495 


chou asked Lin-Chi, "What 1s Patriarch Bodhidharma's going to the West main instructions?" Lin Chị 
said, "It 1s similar to the thíng that Ï am washing my feet." Chao Chou approached nearly as 1f he 
wanted to listen with all his ears. Lin Chi immediately said, "I need two more cans of water." 


60) Triệu Châu Thạch Kiều— The Stone Bridge oƒ Chao Chou 

Thành phố Triệu Châu, từ chỗ mà vị Thầy lấy làm tên mình, rất nổi tiếng về môt cây cầu đá, rất có 
thể chỉ một loại cầu nhỏ bắt ngang qua khúc sông nhỏ. Theo thí dụ thứ 52 của Bích Nham Lục, có một 
vị Tăng hỏi Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897): "Nghe tiếng cầu đá Triệu Châu đã lâu, đến 
nơi chỉ thấy cầu khỉ." Triệu Châu bảo: "Ông chỉ thấy cầu khỉ, nên chẳng thấy cầu đá." Vị Tăng hỏi: 
"Thế nào là cầu đá?" Triệu Châu đáp: "Độ lừa độ ngựa." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, thành 
Triệu Châu có cây cầu đá do Lý Ưng tạo, đến nay nổi tiếng trong thiên hạ. Cầu khỉ tức là loại cầu bắt 
một cây. Vị Tăng này cố ý làm giảm uy quang Triệu Châu, nên hỏi: "Nghe tiếng cầu đá Triệu Châu 
đã lâu, đến nơi chỉ thấy cầu khỉ." Triệu Châu liền bảo: "Ông chỉ thấy cầu khỉ, nên chẳng thấy cầu đá." 
Cứ chỗ hỏi của vị Tăng giống như lối nói chuyện bình thường, nhưng Triệu Châu dùng nó để câu ông 
Tăng này, quả nhiên ông Tăng bị mắc câu. Theo sau đó vị Tăng hỏi: "Thế nào là cầu đá?" Triệu Châu 
đáp: "Độ lừa độ ngựa." Quả thực, trong lời tự có chỗ xuất thân. Triệu Châu không giống Lâm Tế hay 
Đức Sơn dùng gậy dùng hét, chỉ dùng ngôn cú sống chết. Công án này khéo xem chỉ giống như bình 
thường dấu cơ phong. Tuy vậy, cũng thật khó nương gá. Thật ra, nếu xét theo tâm đạo, câu chuyện 
hàm ẩn nhiều cái thật liên hệ đến trung tâm của sinh hoạt tâm linh con người. Hãy xem xét coi đây là 
thứ câu gì? Phải chăng Triệu Châu chỉ nói đến cây cầu đá trong khu đất chùa, khá chắc chắn để cho 
đủ hạng khách bộ hành đi qua được? Hành giả hãy thử hỏi ở trong chúng ta có chưa một cái cầu có thể 
chẳng những cho ngựa qua, lừa qua, đàn ông qua, đàn bà qua, xe nặng xe nhẹ qua, mà cả thế giới đều 
qua được với đầy đủ những thứ dơ dáy, điên rổ, bệnh tật, một cái cầu không phải chỉ để qua thôi, mà 
còn chà đạp lên, còn xỉ vả xài xể nữa, một cái cầu nhận chịu tất cả sự đãi ngộ, xấu cũng như tốt, mà 
vẫn nhẫn nhục, không hề oán trách. Có phải thiển sư Triệu Châu muốn ám chỉ đến cái cầu ấy? Dâu 
muốn hay không muốn, thiển sinh hậu bối chúng ta nên ngầm hiểu ý của ngài như vậy. Một hôm, 
Triệu Châu cùng Thủ Tọa xem cầu đá. Triệu Châu hỏi: "Là người nào tạo?" Thủ Tọa đáp: "Lý Ưng 
tạo." Triệu Châu lại hỏi: "Khi tạo nhằm chỗ nào hạ thủ?" Thủ Tọa không đáp được. Triệu Châu bảo: 
"Bình thường nói cầu đá, hỏi đến chỗ hạ thủ cũng không biết." Một hôm khác, Triệu Châu quét đất, 
có vị Tăng đến hỏi: "Hòa Thượng là thiện tri thức vì sao lại có bụi?" Triệu Châu đáp: "Bên ngoài 
đến." Vị Tăng lại hỏi: "Già lam thanh tịnh vì sao lại có bụi?" Triệu Châu đáp: "Lại có một điểm." Có 
vị Tăng hỏi: "Thế nào là đạo?" Triệu Châu đáp: "Ngoài tường ấy." Vị Tăng thưa: "Chẳng phải hỏi đạo 
này, hỏi đại đạo." Triệu Châu đáp: "Đại đạo thấu Trường An." Triệu Châu riêng dùng cơ này, Sư đến 
chỗ bình thật an ổn, vì người cũng không chạm bén đứt tay, tự nhiên cao vót, dùng được cơ này quá 
khéo—The city of Chao-chou, from which the master took his name, was very famed for a stone 
bridge that may have been little more than a ford crossing the small river. According to example 52 of 
the Pi-Yen-Lu, a monk asked Chao Chou, "Eor a long time [ve heard of the stone bridge of Chao 
Chou, but now that ve come here I Just see a simple log bridge.”" Chao Chou said, "You Just see the 
log bridge; you dont see the stone bridge." The monk said, "What 1s the stone bridge?” Chao Chou 
said, "It lets asses cross, 1t lets horses cross." According to Yuan-Wu In the Pi-Yen-Lu, in the place of 
Chao Chou there's a stone bridge; ever since 1t was built in the Latter Han dynasty by L1 Ying, 1t has 
been famous throughout the country. A simple log bridge 1s a bridge made of a single log. Intentionally 
downgrading Chao Chou's grandeur, this monk questioned him saying, "Eor a long time ve heard of 
the stone bridge of Chao Chou, but now that [ve come here I Just see a simple log bridge.” Chao Chou 
1mmediately said, "You Just see the log bridge, but you dont see the stone bridge," based on the other 
mans question. This seems Just like ordinary conversation, but Chao Chou used 1t to hook him. This 
monk after all climbed onto the hook; he followed up behind and asked, “What 1s a stone bridge?” 
Chao Chou said, "It lets asses cross, 1t lets horses cross." Inevitably Chao Chou naturally has a place to 


2496 


show himself in his words. Chao Chou 1s not like Lin Chỉ or Te Shan, carrying on with blows and 
shouts; he Just uses words and speech to kill and bring to life. Take a good look at this case. It seems to 
be an ordinary battle of wits; 1t 1s nevertheless hard to approach. In fact, 1ƒ considered from the Iinner 
way Of looking at this case, there 1s a great deal of truth touching the centre of one's spiritual life. Let 
see what kind of bridge 1s presented here. Was Chao-chou speaking only a stone bridge 1n his 
monastery premises, which was strong enoupgh for all kinds of passengers over 1? Zen practitioners! 
Let each one of us reflect within himself and see 1f he 1s in possession of one bridge over which pass 
not only horses and asses, men and women, carts heavy and light, but the whole world with 1s 
1nsanifies and morbidities, and which 1s not only thus passed over but quite frequently trampled down 
and even cursed; a bridge which suffers all these treatments, good as well as despised, patiently and 
uncomplainingly. Was Chao-chou referring to this kind of bridge? In any event, Zen pracfifioners 
should understand this story as above cited. One day Chao Chou was with the head monk looking at the 
stone bridge when he asked the head monk, “Who built this?" The head monk said, "LI Ying bullt it." 
Chao Chou said, "When he built it, where dịd he start?" The head monk had no reply. Chao Chou said, 
"Youre always talking about the stone bridge, but when youTre asked about where 1t was sfarted, you 
dont even know where L1 set to work.” Also one day when Chao Chou was sweeping the floor, a monk 
asked, "Teacher, you are a man of knowledge; why 1s there dust?” Chao Chou said, "Its something that 
comes from outside." Again the monk asked, "In a pure and clean monastery, why 1s there dust?" Chao 
Chou said, "“There's another little bít.” Also a monk asked, "What 1s the Path?” Chao Chou said, "Its 
oufside the wall." The monk said, "Em not asking about that path, m asking about the Great Way." 
Chao Chou said, "The Great Way runs through the capital." Chao Chou was partial to using such 
devices; he would go to the safe secure place of ordinary reality to help people. He never cut his hand 
on the sharp point; naturally he was solitary and lofty, using these devices most wondrously. 


61) Triệu Châu: Thất Hoa Bát Liệt (Thất điên bát đảo)— To Be Turned Dpside Down 

According to the Pi-Yen-Lu, example 9, một hôm có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Triệu Châu Tòng 
Thẩm (778-897): "Thế nào là Triệu Châu?" Triệu Châu đáp: "Cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, cửa 
Bắc." Vị Tăng hỏi Triệu Châu thế ấy, Triệu Châu đáp thế ấy, hãy nói làm sao dò tìm? Thế ấy cũng 
chẳng được, mà chẳng thế ấy cũng chẳng được. Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, phàm kẻ tham 
thiển hỏi đạo xét rõ chính mình, tối ky giản trạch ngôn cú. Đâu chẳng thấy Triệu Châu đã nói: "Chí 
đạo vô nan, chỉ hiểm giản trạch." Lại chẳng thấy Vân Môn nói: "Hiện nay thiển khách tụm ba tụm 
năm nói chuyện ổn ào, nói cái nầy là cú ngữ thượng tài, cái kia là cú ngữ 'tự thân xứ." Họ không 
nhận ra rằng đây chỉ là cửa phương tiện của cổ nhân, vì kẻ sơ cơ hậu học chưa rõ chỗ tâm địa, chưa 
thấy bản tánh, nên bất đắc dĩ mà lập ra ngữ cú phương tiện. Cổ nhân nói: "Tâm là căn, pháp là trần, 
hai thứ ví như vết trên gương." Khi hành giả đến được cảnh giới này sẽ tự nhiên sạch sẽ và trơ trọi. 
Cho dầu tột cùng lý luận đi nữa cũng chưa phải là chỗ yên ổn. Khi đến chỗ này người ta thường lầm 
hiểu cho đó là cảnh vô sự, nên Phật cũng chẳng thèm lạy mà nhang cũng chẳng thèm đốt. Thật tình 
giống thì có giống, nhưng dầu là như thế họ đang sai lầm hoàn toàn. Khi bị hạch hỏi đến, câu trả lời 
của họ giống như chân lý tối thượng, nhưng khi họ bị nắm lấy thì ngay lập tức thất điên bát đảo (thất 
hoa bát liệt), trụ ở chỗ bụng thì trống rỗng còn tâm thì cao ngạo; đến đêm trừ tịch (30 tháng chạp) quơ 
tay đấm ngực thì đã muộn rồi. Hành giả tu thiển phải thấy cho thật rõ rằng sự nhấn mạnh chính trong 
nhà Thiển là không dựa vào văn tự. Theo lời Phật dạy trong Kinh Lăng Già, nhà Thiển dựa vào thực 
tập hơn là văn tự sách vở. Người thực tập thiển thường khuyên “bất lập văn tự.” Đây không nhất thiết 
là để phủ nhận khả năng diễn đạt của văn tự mà chỉ để tránh sự nguy hiểm của sự mắc kẹt vào ngôn 
ngữ mà thôi. Người ta khuyên chúng ta nên dùng văn tự một cách khéo léo vì lợi ích của người nghe— 
According to the PIi Yen Lu, example 9, one day, a monk asked Chao-chou, “What 1s Chao-chou?” 
Chao-chou replied, "East gate, west gate, south gate, north gate." This monk asked this way, Chao 
Chou answered this way; how will Zen practitioners look for them? This way wont do, not this way 


2497 


wont do either. According to Yuan-Wu in the Pi-Yen-Lu, when you Iimmerse yourself in meditation 
and Iinqurre about the Path, 1t 1s in order to clearly understand yourself; Just avoid picking and choosing 
among verbal formulations. Why? Havent you read what Chao-chou said “The ultimate path has no 
đifficulties; Just avoid picking and choosing." An havent you read what Yun-men said "These days 
whenever followers of Ch'an gather in threes and fives their mouths chatter on and on; they say 'these 
are words of high ability, those are words uttered in reference to the self.” They dont realize that 
within the gate of expedient means the Ancients couldnt help but establish expedient verbal formulae 
for latecoming studenfs of elementary capaciIties who had not yet clarified the1r mind ground nor seen 
therr fundamenfal nature. An Anclient said, "Mind 1s the sense faculty, things are the obJects; bothe 
elements are like flaws on a mirror." When practiioners get to this realm will naturally be clean and 
naked, bare and untrammelled. Even the ultimate principle of theory 1s not yet the place of peace and 
security. People often misunderstand this point; they stay within the realm of unconcern and neither 
pay homage to the Buddhas nor burn incense. They do indeed seem to be right, but in spite of that 
theyTe totally wrong. When questioned, their replies do resemble the ultimate principle, but as soon as 
they are pressed, theyTre shattered, confused; they sit there with an empty belly and a proud heart, but 
when they get to therr last day theyTl wring their hands and beat their breasts, but 1Ể]l already be too 
late. Zen practiioners should see clearly that the main emphasis 1n Zen 1s "no establishment of words 
and letters." According to the Buddha”s teachings in the Lankavatara Sutra, the Zen or Intuitive school 
does “not set up scriptures.” It lays stress on meditation and intuition rather than on books and other 
external aids. People who practice Zen often advise not using words. This 1s not to discredit words, but 
to avoid the danger of becoming stuck 1n them. It 1s to encourage us to use words as skillfully as 
possible for the sake ofthose who hear them. 


62) Triệu Châu: Thật Khó Mà Biết Người Đó!— Di[Jficult Indeed to Know the Man! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, Thiền Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) 
thượng đường, sau một hồi, vẫn im lặng. Cuối cùng, Sư nói: "Tất cả có ở đây không?" Đại chúng đáp: 
"Bẩm, tất cả ở đây." Sư nói: "Ta vẫn không nói pháp cho đến khi có một người khác đến." Một vị 
Tăng bước ra nói: "Con sẽ nói cho thầy biết khi nào không có ai đến." Sư nói: "Thật khó mà biết người 
đó."—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume X, one 
day, Zen master Chao-Chou entered the hall, came up to the pulpit, and for a while remained silent. 
Finally he said, "Are you all here, or not?” The monks answered, "All here, mater." Chao-Chou said, "I 
withhold my discourse until another one turns up." A monk stepped forward and said, "I will tell you 
when no one turns up.” Chao-Chou remarked, "Difficult indeed to know the man.” 


63) Triệu Châu: Thể Nhập Tính Không— To Penetrate the Truth oƒ Emptiness 

Mục đích chính của tu Thiền là thể nhận và thể nhập tính không trong mọi giai đoạn của đời sống thực 
tế với vô số thử thách, khó khăn và phức tạp. Khi đó lòng từ bi bao la được thức tỉnh một cách bình 
đẳng, giống như mưa rơi trên kẻ ác cũng như người thiện; hay như chiếc cầu đá của Thiển Sư Triệu 
Châu Tòng Thẩm (778-897), trên đó tất cả chúng sanh như ngựa, lừa, cọp, rùa, thỏ, và người, vân vân, 
đều bước qua. Đây là sự thành tựu lớn nhất mà người ta có thể thực hiện được trên đời, và không phải 
ai trong chúng ta đều có khả năng làm được; nhưng không hại gì khi chúng ta cố hết sức mình để tiến 
đến gần lý tưởng Bồ Tát, nếu không đời này thì những đời sau qua vô lượng kiếp. Khi cái gì đó của lý 
tưởng này được nắm vững thì hành giả tu Thiền có thể bắt đầu cuộc sống thực của họ trong xã hội, hay 
trong một cộng đồng lớn hơn: thế giới—The main purpose of cultivation of Zen is to grasp and to 
penetrate the truth of Emptiness In every phase of practical lie with multtudinous challenges, 
đifficulties and complications. At that time, a great heart of compassion 1s awakened Iimpartially, in the 
way rain falls on the unJust as well as on the Just, or in the way Chao-chou's stone bridge, which 1s 
trodden on by all sorts of beings, by horses, donkeys, tigers, jackals, tortoises, hares, human beings, and 


2498 


so on. This 1s the greatest accomplishment man can achieve on earth, and everyone of us cannot be 
expected to be capable of this; but there 1s no harm 1n our doïng the utmost to approach the ideal of 
Bodhisattvahood, 1f not in one life, then in lives to come through kotis of kalpas. When something of 
this ideal 1s fñirmly grasped, Zen practitioners can begin their real life in society, or In a larger 
communrty: the world. 


64) Triệu Châu: Thị Phi Giao Kết Xứ (Phiên Não Là Chỗ Khởi Lên Của Thị Phi)— Afflictions Are 
Places That Arised From Gossips 0ƒ Right and Wrong 

Trong thí dụ thứ 41 của Bích Nham Lục, một hôm Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) hỏi Đầu 
Tử: "Người đại tử khi sống lại thì thế nào?" Đầu Tử đáp: "Chẳng cho đi đêm, đợi sáng sẽ đến." Hành 
giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng khi chỗ phải quấy lẫn lộn (thị phi kết giao xứ), ngay cả các bậc Thánh 
cũng không thể biết. Khi nghịch thuận dọc ngang, Phật cũng không thể biết. Người siêu luân tuyệt thế 
được thế gian khám phá ra, hiển hiện khả năng siêu quân bạt chúng. Người ấy có thể đi trên băng, 
chạy trên kiếm bén liền đó giống như sừng lân hay liên hoa trong lửa. Hòa Thượng Vĩnh Quang ở 
Chiết Trung nói: "Ngôn phong nết sai thì cổng làng quê cách xa muôn dặm, phải là bờ cao vót buông 
tay, tự nhận thừa đương, sau khi chết sống lại chẳng dám khi anh, ý chỉ phi thường, người nào thường 
ư?" Ý Triệu Châu hỏi như thế, Đầu Tử là hàng tác gia cũng không cô phụ câu hỏi kia. Chỉ là tuyệt tình 
bặt dấu, quả thật khó hiểu, chỉ hiện bày trước mắt đôi chút. Vì thế cổ nhân nói: "Muốn được thân thiết 
chớ đem hỏi đến hỏi, hỏi tại chỗ đáp, đáp tại chỗ hỏi." Nếu chẳng phải Đầu Tử, bị Triệu Châu một 
câu hỏi cũng khó đáp được. Chỉ vì kia là kẻ tác gia, nhắc đến liền biết chỗ rơi——In example 41 of the 
PI Yen Lu, one day Chao Chou asked Tou Tzu, "How 1s it when a man who has died the great death 
returns to life?" Trou Tzu said, "He must not go by night: he must get there in daylight.” Zen 
practitioners should always remember that when right and wrong are mixed, even the sages cannot 
know; when going against and with, vertically and horizontally, even the Buddhas cannot know. Ône 
who 1s a man detached from the world, who transcends convention, reveals the abilities of a great man 
who stands out from crowd. He walks on thin Ice, runs on a sword's edge. He 1s like the unicorn's horn, 
like a lotus flower in fire. Master Yung Kuang of central Chekiang said, "If you miss at the point of 
their words, then youTre a thousand miles from home. In fact you must let go your hands while hanging 
from a clHf, trust yourself and accept the experience. Afterwards you return to life again. I cant 
deceive you; how could anyone hide this extraordinary truth?” The meaning of Chao Chou's question 1s 
like this. T'ou Tzu 1s an adept, and he didnt turn his back on what Chao Chou asked: 1fs Just that he cut 
off his feelings and left no traces, so unavoidably he's hard to understand. He just showed the little bịt 
before the eyes. Thus an Anclient said, "If you want to attain Intimacy, dont ask with questions. The 
quesfion 1s in the answer, and the answer 1s in the question." It would have been very difficult for 
someone other than T'ou Tzu to reply when questioned by Chao Chou. But since Tou Tzu 1s an expert, 
aS SoOn as 1s raised he knows where 1t comes down. 


65) Triệu Châu: Thiên Vương Lai Dã— The Great King Has Come 

Một hôm, Thiển sư Triệu Châu đang ngồi, thị giả tuyên bố: “Đại Vương đã đến.” Triệu Châu nói: 
“Vạn phước Đại Vương!” Thị giả nói: “Bạch thầy, Đại Vương chưa tới!” Triệu Châu nói: “Lần nữa 
ông nói Đại Vương đã tới!”—One day, Zen master Chao-Chou was sitting, his attendant announced, 
“The Great King has come!” Chao-Chou said, “Ten thousand blessings, Great King!” The attendant 
said, “Master, the King hasnt arrived yet!” Chao-Chou replied, “Again you say he has comel” 


66) Triệu Châu: Thục Bình Quả (Sự rơi rụng của một quả táo chín)— Ripened Apples 

Khi đọc những công án Thiền, chúng ta thường bắt gặp sự xác nhận rằng một vị Tăng ngộ liền ngay 
sau khi nghe một lời nói nào đó, hay sau khi bị một gậy của thây. Chẳng hạn như khi Triệu Châu Tòng 
Thẩm (778-897) nghe Nam Tuyển nói: "Đạo chẳng thuộc biết chẳng thuộc không biết...." Sư hoát 


2499 


nhiên đại ngộ. Hoặc khi Hồng Châu bị Mã Tổ đạp cho một đạp, Sư hoát nhiên đại ngộ; và đại loại như 
vậy. Điều này có thể gây cho chúng ta một loại ấn tượng rằng "Ngộ" rất dễ đạt đến. Nhưng những 
công án nhỏ nhoi này, thường chỉ gồm dưới một trăm chữ, chỉ là một mẩu của toàn thể câu chuyện. 
Thoạt đầu các Thiên sư ghi lại chúng nhưng hiếm khi phác họa bối cảnh của chúng, vì các ngài cho 
rằng không cần phải đề cập đến cái bối cảnh quen thuộc của chúng cho những người được nuôi dưỡng 
trong truyền thống Thiển và biết nó rõ rệt. Các Thiển sư nghĩ rằng chẳng có ai ngu xuẫn đến độ nghĩ 
rằng có thể đạt đến "Ngộ" ngay lập tức chỉ nhờ nghe một câu nói giản dị như là "càn thỉ quyết" (một 
cái que cứt khô) hoặc nhờ bị một cú đá hay một cái đấm, mà không hề có sẵn từ trước "tình trạng 
chuẩn bị" của một tâm thức đã chín muôi. Đối với họ hiển nhiên rằng chỉ vì trạng thái tinh thần của 
một đệ tử đã đạt đến mức chín chắn thì những cái đá hay cú đấm, những tiếng la hét của một ông thây 
mới có lợi cho anh ta được. Họ biết rằng trạng thái chín muổi của tâm thức này khó lòng mà đạt đến. 
Trạng thái đó phải đạt được bằng công phu tu tập cần mẫn trong nhiều năm trời. Học nhân phải ghi 
khắc lấy điều này và nhớ rằng hầu hết các công án Thiển mà họ biết chỉ là những đoạn gây cấn của 
một vở kịch chứ không phải là toàn thể vở kịch. Những công án này nói về sự rơi rụng của "những trái 
táo" chín, chứ không phải là tiểu sử của những quả táo này, mà chuyện đời của chúng ta là một 
chuyện dài đây những vui thú và phiền não, những hoan lạc và khổ đau, những tranh đấu và thử thách 
cam go. Thiển sư rung cây táo và những trái táo chín rụng; nhưng trên cành đong đưa những trái chưa 
chín vẫn còn lại—When reading Zen koans, we offten come across the statement that a monk was 
1mmediately enlightened after hearing a certain remark, or after receiving a blow from his Zen Master. 
For instance, when Chao-chou heard Nan-chuan say "The Tao 1s not a matter of knowing or not 
knowing...," he was at once enlightened; or when Hung-chou was kicked by Ma-tsu, he was at once 
enlightened; and so forth. This may give the Impression that "Enlightenment” 1s very easy to come by. 
But these litfle koans often consisting of less than a hundred words, are merely a fraction of the whole 
story. TheIr background was seldom sketched in by Zen Masters who first wrote them, because the 
masters did not think 1t necessary to mention the1r common background to people who were brought up 
1n the Zen tradition and knew 1t clearly. The masters thought that nobody could be so foolish as to 
regard "Enlightenment” as immediately attainable merely by hearing a simple remark such as "a stick 
of dry dung” or by receiving a kick or a blow, without previously having had the "preparedness” of a 
ripened mind. To them 1t was obvious that only because the mental state of a Zen student had reached 
1s maturify could he benefit from a Masters kicks or blows, shouts or cries. They knew that this 
maturity of mind was a sfate not easily come by. It was earned through many years of practice and 
hard work. Zen students should bear this in mind and remember that most of the Zen koans they know 
are only the highlights of a play and not the complete play. These koans tell of the fall of ripened 
apples, but are not the biographies of these apples, whose life-stories are a long tale of delights and 
Sorrows, pleasures and pains, struggles and bitter challenges. The Zen Master shakes the apple tree 
and the ripened fruit falls; but on the swaying branches the unripened fruit will still remain. 


67) Triệu Châu: Tỉnh Thần Của Người Chân Chánh Cầu Thiên, Không Nam Nữ Già Trẻ!— The 
Spirif 0ƒ the True Zen Student Counts, Not Man, Woman, Young or Old! 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, ngày nọ, một bà lão đến và hỏi Thiển Sư Triệu Châu 
Tòng Thẩm (778-897): "Tôi mang cái thân nữ này bị năm giây ràng buộc chướng ngại cho Phật tánh, 
làm sao thoát ly những triển phược ấy?" Triệu Châu đáp: "Xin nguyện cho mọi người sanh lên cõi trời, 
còn thân tiện tỳ nầy nguyện tiếp tục chịu trầm luân một mình trong biển khổ!" Tưởng cũng nên ghi 
nhận rằng sau khi Nam Tuyển thị tịch, lúc ấy Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) đã gần 60 
tuổi, tiếp tục đi hành hương để tham vấn những Thiển sư khác thời đó. Trước khi đi, Sư tuyên bố: “Nếu 
tìm gặp một đứa trẻ bảy tuổi mà hiểu giáo pháp nhiều hơn ta, thì ta sẽ yêu cầu người trẻ ấy dạy cho 
ta; nếu gặp người trăm tuổi mà không hiểu giáo pháp thì ta sẽ giảng dạy cho người ấy.” Lời tuyên bố 
táo bạo này vào thời mà Khổng học đang gièm chế cái cách mà Phật giáo đe dọa trật tự xã hội Trung 


2500 


Hoa thời đó. Triệu Châu đã nói ra rõ ràng tinh thần của một người chân chánh cầu Thiển——According 
to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume X, one day, an old woman 
came and asked Chao-chou, "I belong to the sex that 1s hindered in five ways from attaining 
Buddhahood; and how can I ever be delivered from them?” Answered the master, "O let all other 
people be born in heaven and let me, this humble self, alone continue suffering 1n this ocean of pain!” 
lt should be noted that after Nan-chuans death, Chao-chou, then in his late fiftiles, went on a 
pilgrimage to visit the other Zen masters of his day. Before setting out, he declared, “Tf I find a child of 
seven whose understanding 1s greater than mine, II ask him to instruct me; 1f Ï meet a man of one 
hundred years whose understanding 1s less than mine, [TH instruct him.” It was a bold statement to make 
1n China at a trme when Confucianism were decrying the way in which Buddhism threatened the social 
order. Chao-chou spoke out clearly the spirit of the true Zen student. 


68) Triệu Châu: Tỉnh Lâu Thỉnh Giáo— Calling For Help From the Well Tower 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, Triệu Châu Tòng Thẩm là môn đồ và người kế vị Pháp 
của Thiển sư Nam Tuyển Phổ Nguyện. Ông là một thiển sư nổi tiếng và quan trọng vào bậc nhất thời 
nhà Đường. Triệu Châu, khi còn là một vị Tăng trong chúng Nam Tuyển, một hôm đang ở trên tháp 
giếng kéo nước. Thấy Nam Tuyển đi ngang qua, Sư bèn nắm lấy cây cột rồi buông một chân xuống 
giếng và la to: “Cứu người! Cứu người!” Nam Tuyển đánh vào cái thang nơi tháp giếng và nói: “Một, 
hai, ba, bốn, năm.” Tức thì Triệu Châu tuột xuống tháp. Mặc y áo rồi đi thẳng tới phương trượng của 
Nam Tuyển và nói: “Đệ tử cảm ơn sư phụ ban nảy đã cứu đệ tử.” Thiển sư Hư Đường đưa ra lời bình 
thay cho Nam Tuyển, nói: “Ông sư già nây bậy quá!”——According to the Records of the Transmission 
of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume X, Chao-Chou T”sung-Shen was a student and dharma 
successor of Nan-Chuan P°u-Yuan. He was a renowned and most important master of the Tang 
dynasty. One day, Chao-Chou T”sung-Shen, while a monk 1n the assembly under Nan-Chuan, was on 
the well tower drawing some water. Seeing Nan-Chuan pass by, he grabbed a pillar, let one of his legs 
hang Into the well, and shouted: “Save me† Save me!” Nan-Chuan hít the tower lađer and said, “One, 
two, three, four, five.” Chao-Chou thereupon came down from the tower. Putting on his robes, he went 
up to Nan-Chuans quarters and said, “Phank you for helping me a moment ago.” Hsu- Tang, 
commenting 1n place of Nan-Chuan, said, “This old monk blundered!” 


69) Triệu Châu: Tôi Đâu Có Điếc!—I Am Not Deaƒ! 

Đệ nhất cú có nghĩa là mẫu tự đầu tiên “a” hay là chữ đầu tiên của trí tuệ. Chỉ là một: Từ nầy chỉ cho 
huyễển nghĩa thiển. Chính trong cái "Đệ nhất cú" tuyệt đối ấy Thiền đặt căn bản cho đạo pháp. Vài 
cuộc đối thoại sau đây cho ta một ý niệm về khái niệm "Đệ nhất cú" trong tu tập Thiển. Một vị Tăng 
hỏi thiển sư Triệu Châu: "Thế nào là câu nói cùng tuyệt?" Triệu Châu chỉ nói: "Phải." Vị Tăng không 
nhận ra ý nghĩa của chữ "phải", tưởng là Triệu Châu chưa đáp, bèn hỏi lại. Triệu Châu hét to: "Bộ tôi 
điếc sao?" Qua cuộc đối thoại trên chúng ta thấy thật không có cái gì liên quan trong việc giải quyết 
vấn để trọng đại nhất của nhân sinh, là cái một, hoặc nguyên lý tối thượng! Nhưng đó chính là chỗ độc 
đáo của Thiển, vượt lên trên lý luận, vượt ra ngoài vòng khống chế của tư tưởng và những tiêu biểu 
sai lầm. Thiền không tin vào tri thức, không viện phép biện luận cổ truyền đối đãi, mà tự nắm lấy vấn 
để bằng phong cách riêng của nó—First and supreme letter means the alpha of all wisdom. The 
absolute oneness, the term Indicates the wonderful meaning of Zen. In this absolute oneness of things 
Zen establishes the foundation of its philosophy. The following dialogue will give us a glimpse 1nto the 
ways Of Zen regarding the "absolute oneness”. A monk asked Chao-chou, "What 1s the one ultimate 
word of truth?" Instead of giving him any specific answer, Chao-chou made a simple response saying, 
"Yes." The monk who naturally failed to see any sense In this kind of response asked for a second 
time, and to this master roared back, "I am not deaf!" Through the above dialogue we can see how 
1rrelevantly the all-important problem of absolute oneness or the ultimate reason 1s treated herel But 


2501 


this 1s characteristic of Zen, this 1s where Zen transcends logic and overrides the tyranny and 
misrepresentation of ideas. Zen mistrusts the Intellect, does not rely upon traditional and dualistic 
methods of reasoning, and handles problems after 1ts own original manners. 


70) Triệu Châu: Túng Nhiên Ngộ Khứ, Cánh Tham Tam Thập Niên Thủy Đắc—Even Though 
Chao-Chou Became Enlightened, He Should Still Work for Another Thưrty Years ío Gradudafe 
Dầu Triệu Châu có ngộ đi nữa, cũng phải bỏ ra ba mươi năm mà tham mới bắt đầu gọi là được. Nếu 
coi con đường Thiển là chuyển từ mù quáng sang đại giác thì sự phân biệt giữa ngộ và không ngộ là 
hết sức có ý nghĩa. Tuy nhiên, theo quan điểm đại giác, không có sự khác nhau giữa ý thức bình 
thường và ý thức giác ngộ, giữa ta bà và niết bàn, tinh thần đại giác hay không đại giác là đồng nhất 
về thực chất. Bản thể của tự tánh bình thường cùng khắp thời gian không gian, nơi phàm chẳng bớt, nơi 
Thánh chẳng thêm. Tâm nây bình đẳng, chẳng sanh chẳng diệt, chúng sanh y theo tâm nầy ứng dụng 
trong cuộc sống hằng ngày, nên gọi bình thường tâm là đạo vậy. Đây là câu châm ngôn Thiền nổi 
tiếng của đại thiển sư Nam Tuyển Phổ Nguyện lấy từ một cuộc vấn đáp giữa ông và đệ tử của mình là 
Triệu Châu Tòng Thẩm và được kể lại trong thí dụ thứ 19 của Vô Môn Quan: "Triệu Châu Tòng Thẩm 
(778-897) hỏi Nam Tuyển: 'Đường nào vậy?' Nam Tuyền đáp: 'Bình thường tâm thị đạo.' Triệu Châu 
nói: 'Con có phải quay sang nó hay không?' Nam Tuyển nói: 'Nếu con thử quay sang nó, nó sẽ lẩn khỏi 
con.' Triệu Châu nói: Nhưng nếu còn không cố tìm nó thì có bao giờ con hiểu được đạo không?' Nam 
Tuyển đáp: 'Con đường không thuộc vào các phạm trù biết hay không biết. Biết là mù, không biết là 
không phân biệt. Khi con thật sự đạt được con đường thật ở ngoài mọi nghi ngờ, con sẽ thấy rằng nó 
cũng rộng lớn và vô hạn như cái hư không lớn vậy. Như vậy thì làm sao nó có thể là thật hay giả? 
Nghe xong, Triệu Châu bỗng thể nghiệm đại giác." Đây là một trong những công án thuộc loại giải 
minh chân lý Thiển bằng những phán ngôn giản dị và trực chỉ, nghĩa là loại "minh nhiên xác nhận." 
Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, hành giả tu thiển phải thấy rõ rằng khi Nam Tuyển bị 
Triệu Châu phát hỏi, thật là ngói bể băng tan, phân biện không được. Triệu Châu dù cho có ngộ rồi, 
cũng phải tham thêm ba mươi năm nữa mới được—TIf the way of Zen is seen as a process that leads 
from delusion to enlightenment, then the distinction between enlightened and unenlightened 
COnsciousness 1S appropriate. However, from the standpoit of enlightenment, everymans 
consciousness 1s not different from enlightened consciousness, enlightened and unenlightened 
COnSCIOUusness, samsara and nirvana are Identical in nature. The original substance of the self-nature 
exisfs all over and at all times. lt 1s not less in ordinary people and not more 1n the sage. This 1s the 
equal mind in everyone, and 1t 1s neither arising nor ceasing. Sentient beings Just follow this mind in 
dally activities. Thatfs why 1t 1s called: "Ordinary mind 1s the Way." This 1s a famous Zen saying 
s(emming from the Chinese Zen master Nan-chuan Pu-yuan. lt comes 1n the first part of a mondo with 
Chao-chou Tsung-shen, which appears as example I9 of the Wu-Men-Kuan: "Chao-chou asked Nan- 
chuan, What 1s the Way?' Nan-chuan said, "The ordinary mind 1s the Way.' Chao-chou said, 'Should I 
apply myself to that or not?' Nan-chuan said, TỶ you try to turn toward tt, 1l get away from you.' Chao- 
chou said, TỶ I dont try to find 1t, how can I know the Way?" Nan-ch'uan said, "The Way 1s not a matter 
of knowing or not knowing. Knowing 1s delusion. Not knowing 1s not distinguishing. When you have 
really reached the true way that 1s beyond all doubt, you will find out that it 1s as vast and limitless as 
the great emptiness. How could anything be right or wrong there?' With these words Chao-chou came 
to a sudden enlightenment experience.” This 1s one of the koans that 1llustrates Zen-truth through plain 
and direct statemernt, 1.e., the explicit-affirmative type. According to WUu Men Hui-Kal in the Wu-Men- 
Kuan, Zen practitioners should see clearly that when questioned by Chao-chou, Nan-chuan lost no 
time in showing the smashed tile and the melted ice, where no explanation 1s possible. Though Chao- 

chou had realization, he could confirm 1t only after another thirty years of practice. 


2502 


7I Triệu Châu: Tư Niệm Buông Lung— Wandering Though(s 

Một hôm Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) thượng đường dạy chúng: "Phật đồng không nên 
đưa vào lò, Phật gỗ không nên cho vào lửa, Phật đất không nên cho vào nước. Phật thật ngự bên 
trong." Theo Thiền Sư Linh Mộc Đại Chuyết Trinh Thái Lang trong bộ Thiển Luận, Tập II, trong giới 
hạn của thực tại, trên cơ sở của chân lý tuyệt đối, không có gì để các bạn bám vào. Khi không một tư 
niệm nào khuấy động trong các bạn, sẽ không có lỗi lầm nào. Để đạt đến chiều sâu của Chân như, 
các bạn chỉ cần ngôi xuống một cách tĩnh lặng, cho là hai mươi hoặc ba mươi năm, và nếu các bạn vẫn 
không hiểu, hãy chặt đứt cái đầu của lão già này. Tất cả mọi thứ đều giống như một giấc chiêm bao, 
một thị kiến, một nụ hoa siêu trần, theo đuổi chúng là một việc hoàn toàn vô tác dụng. Khi các bạn có 
thể kểm giữ tư niệm, không để chúng buông lung, mọi chuyện sẽ tốt đẹp với các bạn—One day Zen 
master Chao-chou T'sung-shen (Joshu) entered the hall and preached the assembly: "The bronze 
Buddha 1s not to be placed In the furnace, the wooden Buddha 1s not to be placed In the fire, the clay 
Buddha 1s not to be placed in the water. The true Buddha sits in the interior... According to Zen Master 
D. T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, Volume IHI, in the limit of reality, in the ground of absolute 
truth, there 1s nothing there to which you get yourselves attached. When no thoughts are stirred within 
yourselves, no faults are committed anywhere. In order to reach the depth of Reality, only sit down 
quietly, say, for twenty or thirty years, and 1f you still fail to understand, cut off this old man's head. All 
things are like a dream, a vision, an ethereal flower, and to run after them 1s an altogether idle 
occupation. When you can keep your thoughts from wandering about, all things will go well with you.” 


72) Triệu Châu Tứ Môn (Bốn cửa của Triệu Châu)—Chao-chou's Four Gafes 

Theo thí dụ thứ 9 của Bích Nham Lục, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm 
(778-897): "Thế nào là Triệu Châu?" Triệu Châu đáp: "Cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc." Theo 
Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, phàm kẻ tham thiền hỏi đạo xét rõ chính mình, tối ky giản trạch ngôn 
cú. Đâu chẳng thấy Triệu Châu đã nói: "Chí đạo vô nan, chỉ hiểm giản trạch." Lại chẳng thấy Vân 
Môn nói: "Hiện nay thiển khách tụm ba tụm năm nói chuyện ồn ào, nói cái nầy là cú ngữ 'thượng tài, 
cái kia là cú ngữ 'tự thân xứ.'" Họ không nhận ra rằng đây chỉ là cửa phương tiện của cổ nhân, vì kẻ sơ 
cơ hậu học chưa rõ chỗ tâm địa, chưa thấy bản tánh, nên bất đắc dĩ mà lập ra ngữ cú phương tiện. Như 
Tổ từ Thiên trúc sang đây riêng truyền tâm ấn, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Trong đây 
sắn bìm như thế cần phải chặt đứt ngữ ngôn, cách ngoại thấy Phật, thấu thoát được rồi, đáng gọi như 
rồng gặp nước, như cọp tựa núi. Chính vì thế mà ngài Vân Môn đã nói: "Việc nầy nếu ở trên ngôn cú 
thì ba thừa mười hai phần giáo há không ngôn cú, cần gì Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang đây?" Thật vậy, 
hành giả tu thiển phải thấy cho thật rõ rằng sự nhấn mạnh chính trong nhà Thiền là không dựa vào văn 
tự. Theo lời Phật dạy trong Kinh Lăng Già, nhà Thiền dựa vào thực tập hơn là văn tự sách vở. Người 
thực tập thiển thường khuyên “bất lập văn tự.” Đây không nhất thiết là để phủ nhận khả năng diễn đạt 
của văn tự mà chỉ để tránh sự nguy hiểm của sự mắc kẹt vào ngôn ngữ mà thôi. Người ta khuyên 
chúng ta nên dùng văn tự một cách khéo léo vì lợi ích của người nghe. Vào thế kỷ thứ 2, ngài Long 
Thọ đã viết bộ Trung Quán Luận, biểu trưng cho ý thức muốn sử dụng ý niệm để đập vỡ ý niệm. 
Trung Quán Luận không nhắm tới sự thành lập một ý niệm hay một luận thuyết nào hết mà chỉ nhắm 
tới việc phá bỏ tất cả mọi ý niệm, đập vỡ hết tất cả mọi chai lọ, ống và bình để cho ta thấy nước là cái 
gì không cần hình tướng mà vẫn hiện thực. Ngài đã phác họa ra một điệu múa cho chúng ta nhằm giúp 
chúng ta loại bỏ các khuôn khổ ý niệm trước khi đi vào sự thể nghiệm thực tại, để không tự mãn với 
chính chúng ta bằng những hình ảnh của thực tại. Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực 
giác hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của trường phái Thiển Tông. Đây là một trong những công án 
thuộc loại giải minh chân lý Thiển bằng những lập trường phủ nhận, hư hóa hay phế bỏ. Với loại công 
án này, chúng ta thường cáo buộc các Thiêển sư là phủ nhận. Nhưng kỳ thật họ chẳng phủ nhận gì cả, 
những gì họ đã làm chỉ nhằm để vạch rõ ra các ảo tưởng của chúng ta cho vô hữu là hữu, hữu là vô 
hữu, vân vân. Tuy nhiên, không có loại công án xác nhận hay phủ nhận nào phải là nhất định mà cũng 


2503 


chẳng bất di bất dịch, và cũng không hàm ý rằng chúng hoặc hoàn toàn xác định hoặc là hoàn toàn 
phủ định. Vì loại công án xác định cũng hàm chứa một yếu tố phủ định; và loại công án phủ định cũng 
hàm chứa một yếu tố xác định. Không một công án Thiền nào tuyệt đối là loại này hay loại khác. Cái 
chân lý Thiển mà cả loại minh nhiên xác nhận và mặc nhiên phủ nhận cố lột tả vẫn chẳng bị biến cải 
hay hủy hoại, bất chấp sự dị biệt bên ngoài của cách trình bày-—According to example 9 of the Pi- 
'Yen-Lu, one day, a monk asked Chao-chou, "What 1s Chao-chou?” Chao-chou replied, "East gate, west 
gate, south gate, north gate." According to Yuan-Wu ïn the Pi-Yen-Lu, when you immerse yourself in 
meditation and inquire about the Path, 1t 1s in order to clearly understand yourself; Just avoid picking 
and choosing among verbal formulations. Why? Havent you read what Chao-chou said “The ultimate 
path has no difficulties; Just avoid picking and choosing." An havent you read what Yun-men said 
“These days whenever followers of Chan gather in threes and fives their mouths chatter on and on; 
they say these are words of high ability, those are words uttered 1n reference to the self."" They don 
realize that within the gate of expedient means the Ancients couldnt help but establish expedient 
verbal formulae for latecoming students of elementary capacitiles who had not yet clarified their mind 
gøround nor seen their fundamenfal nature. For the Patriarchs coming from the West for the sole 
transmission of the mind seal, directly pointing to the human mind for the perception of nature and 
fulfillment of Buddhahood, where were there any such complications? It 1s necessary to cut off words, 
to see the truth outside of any pattern. When you penetrate through liberation, this can be compared to 
a dragon reaching the water or a tiger at home in the mountains. That is why Yun-men said, "1f this 
matfer were In words, are there no words in the twelve part canon of the three vehicles? What need 
would there have been for Bodhidharma's coming from the West?" As a matter of fact, Zen 
practitioners should see clearly that the main emphasis In Zen 1s "no establishment of words and 
letters." According to the Buddha”s teachings in the Lankavatara Sutra, the Zen or Intuitive school does 
“not set up scriptures.” lt lays stress on meditation and intuition rather than on books and other external 
aids. People who practice Zen often advise not using words. This 1s not to discredit words, but to avoid 
the danger of becoming stuck 1n them. Ït 1s to encourage us to use words as skillfully as possible for the 
sake of those who hear them. In the second century, Nagarjuna wrote “he Madhyamika Sastra,” in 
which he used conceptfs to destroy concepts. He was not trying to create a new doctrine, but to break all 
the bottfles, all the flasks, all the vases, all the containers, to prove that water needs no form to exIst. 
He outlined a dance for us, a dance for us to drop our categories and barrlers so that we can directly 
encounter realiy and not content ourselves with 1ts mere reflection. This 1s one of the eight 
fundamenral principles, intuitional or relating to direct mental vision of the Zen School. This 1s one of 
the koans that i1llustrates Zen-truth through a negating approach with nullfying or abrogating 
expressions. With this type of koan, we usually accuse the Zen masters of being negatory. But in fact, 
they did not negate anything. What they have done 1s to point out our delusions 1n thinking of the non- 
©xistent as existent, and the existent as non-existent, and so on. However, neither the explicit- 
affirmative nor the 1mplicit-negative type of Zen expressions 1s definite or irrevocable and does not 
1mply that they are either wholly affirmative or wholly negative. For the affirmative type of koan also 
confains a negative element, and the negative type an affirmative one. No Zen koan 1s absolutely one 
type or the other. The Zen-Truth that both types try to convey has not been modified or mutilated, 
despite the outward difference of presenfation. 


73) Triệu Châu: Tự Hải Chỉ Thâm, Như Sơn Chỉ Cố—Ït Is As Deep As an Ocean, and As Sfable As a 
Mountaim 

Sâu như biển, vững như núi. Trong thiển, từ nầy chỉ cho Phật tánh như như bất động tựa như biển sâu 

núi vững. Theo thí dụ thứ 57 của Bích Nham Lục, một hôm, Thiển Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778- 

897) thượng đường thuyết pháp: “Đạo chẳng khó, chỉ hiểm lựa chọn, vừa có nói năng là lựa chọn, là 

minh bạch. Lão Tăng chẳng ở trong minh bạch, các ngươi lại tiếc giữ chăng?” Có vị Tăng đứng ra hỏi: 


2504 


“Đã chẳng ở trong minh bạch thì tiếc giữ cái gì?” Triệu Châu bảo: “Ta cũng chẳng biết.” Vị Tăng nói: 
“Hòa Thượng đã chẳng biết, vì sao chẳng ở trong minh bạch?” Triệu Châu nói: “Hỏi thì được. Lễ bái 
xong lui ra.” Hành giả tu Thiển nên thấy nếu nhằm trên ngôn cú tìm thì vị Tăng này là kinh thiên động 
địa. Nếu chẳng ở trên ngôn cú lại làm sao? Lại tham ba mươi năm. Cây chốt cửa này phải xoay được 
mới mong nhổ râu cọp. Phải là có bổn phận thủ đoạn mới được. Vị Tăng này chẳng ngại nguy vong, 
dám nhổ râu cọp, nói rằng: "Vẫn còn giản trạch." Triệu Châu nhằm miệng liến bít, nói: "Kẻ tớ nhà 
ruộng, chỗ nào là giản trạch?" Nếu hỏi đến kẻ khác liền thấy tay chân rối loạn, đâu ngờ lão này là 
bậc tác gia, nhằm chỗ động không được liền động, chỗ xoay không được liền xoay. Nếu ông thấu 
được, tất cả ngôn cú ác độc, nhẫn đến ngàn sai muôn trạng hý luận ở thế gian, đều là thượng vị đề hồ. 
Nếu đến được chỗ thật, mới thấy Triệu Châu lòng son từng mảnh. Kẻ tớ nhà ruộng là tiếng người làng 
Phước Đường mắng người giống như không ý trí. Vị Tăng này nói: "Vẫn còn giản trạch." Triệu Châu 
bảo: "Kẻ tớ nhà ruộng, chỗ nào là giản trạch?" Cặp mắt Tông sư phải đến thế ấy, như chim cánh vàng 
vạch biển bắt rồng nuốt. Thiển sư Tuyết Đậu làm bài kệ: 
"Tợ hải chi thâm 

Như sơn chi cố 

Văn manh lộng không lý mãnh phong 

Lữ nghị hám ư thiết trụ. 

Giản hề trạch hề 

Đương hiên bố cổ." 
(Giống như biển sâu, dường thể núi cứng. Muỗi nhặng ở trong gió mạnh đùa. Cào kiến lay cây trụ sắt. 
Giản à trạch à, ngay hiên treo trống). Thiền sư Tuyết Đậu chú hai câu "Giống như biển sâu, dường thể 
núi cứng". Vị Tăng nói vẫn là giản trạch. Tuyết Đậu nói vị Tăng này giống như "Muỗi nhặng ở trong 
gió mạnh đùa. Cào kiến lay cây trụ sắt." Tuyết Đậu khen vị Tăng này to gan. Vì sao? Đây là người 
trên dùng mà y dám nói thế ấy. Triệu Châu cũng không tha cho vị Tăng, nói: "Kẻ tớ nhà ruộng, chỗ 
nào là giản trạch?" Đâu chẳng phải gió mạnh cọc sắt hay sao? Hai câu "Giản à trạch à, ngay hiên treo 
trống," rốt cùng Tuyết Đậu để khởi bảo cho được sống. Nếu biết được mười phần minh bạch, sau này 
ông tự rõ biết lấy vậy. Tại sao? Đâu chẳng thấy nói: "Muốn được thân thiết, chớ đem câu hỏi ra hỏi." 
Thế nên "Ngay hiên treo trống."——In Zen, the term indicates that the Buddha-nature ¡s the real truth of 
things, 1t 1s as deep as an ocean, and as stable as a mountain. According to the Pi-Yen-Lu, example 57, 
one day, Zen master Chao-Chou entered the hall to address the monks: “Attaining the Way 1s not 
đifficult, just disdain choosing. Ás soon as words are present there 1s choosing, there 1s understanding. 
IUs not to be found in understanding. Is understanding the thíng you uphold and sustain?” A monk 
asked: “Since 1f 1s not found 1n understanding, what 1s to be upheld and sustained?” Chao-Chou said: “I 
don'ˆt know.” The monk said: “Since the master doesnt know what 1t 1s, how can you say 1t 1sn"t within 
understanding?” Chao-Chou said: “Ask and you have an answer, then bow and withdraw.” Zen 
practitioners should see that 1f you look to the words, then this monk does after all startle heaven and 
shake the earth. If it 1s not in the words, then what? You must be able to turn this little key before 1t 
wIll open. To grab the tigers whiskers, you must be able to do 1t on your own abilities. Heedless of the 
mortal danger, this monk dared to grab the tigers whiskers, so he said, "This 1s still picking and 
choosing." Chao-Chou Iimmediately blocked off his mouth by saying, "Stupid oaf! Where 1s the picking 
and choosing?” If the monk had asked someone else, he would have seen him flustered and confused. 
But what could he do about this old fellow who was an adept? Chao-Chou moved where 1t was 
1mpossible to move, turned around where 1t was 1mpossible to turn around. If you can penetrate all evil 
and poisonous words and phrases, even down to a thousand differences and ten thousand forms, then 
all conventional fabrications will be the excellent flavor of purified ghee. IÝ you can get to where you 
touch reality, then you will see Chao-Chou's naked heart in 1ts entirety. "Stupid oaf” 1s a country 
©expression of the people of Fu Chou, to revile people for being without intelligence. When the monk 
said, “This 1s still picking and choosing," Chao-Chou said, "Stupid oafl Where 1s the picking and 


2505 


choosing?”" The eye of teachers of our school must be thus, like the golden winged Garuda bird parting 
the ocean waters to se1ze a dragon directly and swallow 1t. Zen master Hsueh Tou has a verse: 
"Deep as the ocean, firm as a mountain. 

A mosquifo sports in the fierce wind of the sky, 

An ant tries to shake an tron pillar. 

Picking, choosing 

A cloth drum unđer the eaves. " 
Hsueh Tou explains Chao-Chous two lines in the case by saying, "Deep as the ocean, firm as a 
mountain." The monk said, “This 1s picking and choosing,” so Hsueh Tou says that this monk 1s Just like 
a mosquito playing 1n a gale, like an ant trying to shake an iron pillar. Hsueh Tou praises this monk's 
great bravery. Why? This "the ultmate path has no difficultes” 1s something superiro people use, yet 
this monk dared to talk in this way. Chao Chou dịd not let him go; he immediately said, "Stupid oafl 
Where 1s the picking and choosing?" Isnt this a fierce wind, an 1ron pillar? "PIcking, choosing - a cloth 
drum under the eaves." At the end Hsueh Tou picks this up to bring you to life. IÝ you recognize 1t 
clearly, then you are carrying the whole thing yourself/ Whats the reason? Havent you heard 1t said 
that 1Ÿ you want to attain intimate understanding, don't use a question to ask. That 1s why "the loth dtum 
under the eaves. " 


74) Triệu Châu: Tương Thóa Nhiêu Nhĩ Bát Thủy— Supply More Water ƒor Two People to Continue 
Their Discussion 
Tiếp nước cho hai người phun nhau (vì khi tranh luận nước bọt văng tung tóe, nên cần phải tiếp thêm). 
Thiền tông dùng từ nầy để chỉ cảnh giới hoàn toàn tự tại. Theo thí dụ thứ 5§ của Bích Nham Lục, và 
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm có một vị Tăng hỏi Triệu Châu: "Chí đạo vô nan, duy 
hiểm giản trạch, phải là sào huyệt của thời nhơn chăng?" Triệu Châu đáp: "Đã có người hỏi tôi, mà 
mãi đến năm năm vẫn còn bối rối." Đã là một hỏi một đáp rõ ràng hiện thành, tại sao Triệu Châu lại 
nói bối rối? Hãy nói phải là sào huyệt của thời nhơn chăng? Triệu Châu ở trong sào huyệt đáp y, hay 
ở ngoài sào huyệt đáp y? Phải biết việc này không ở trên ngôn cú. Có người tin được đến thấu xương 
thấu tủy, như rồng gặp nước, như cọp tựa núi. Thiển sư Tuyết Đậu Trùng Hiển có bài kệ: 
"Tượng vương tần thân 

Sư tử hiều hẩu 

Vô vị chi đảm 

Tất đoạn nhân khẩu 

Nam bắc đông tây 

Ô phi thố tẩu." 
(Voi chúa gầm gừ, sư tử hầm hét. Vô vị cùng bàn, miệng người bít lấp. Nam bắc đông tây, quạ bay thỏ 
chạy). Triệu Châu đã nói: "Đã có người hỏi tôi, mà mãi đến năm năm vẫn còn bối rối." Điều này cũng 
giống như "Voi chúa gầm gừ, sư tử hầm hét." Còn bốn câu "Vô vị cùng bàn, miệng người bít lấp. Nam 
bắc đông tây, quạ bay thỏ chạy," nếu Thiển sư Tuyết Đậu không có câu sau rốt thì chỗ nào lại có 
Tuyết Đậu? Đã là qua bay thổ chạy, hành giả tu Thiển hãy thử xem Triệu Châu, Tuyết Đậu và cứu 
cánh của chính mình rơi ở chỗ nào? Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Triệu Châu bình sanh 
chẳng hành gậy hét, mà dùng được còn hơn gậy hét. Vị Tăng này hỏi rất kỳ quái, nếu không phải là 
Triệu Châu thì khó đáp được cho y. Bởi Triệu Châu là hàng tác gia, chỉ nói với y "Đã có người hỏi tôi, 
mà mãi đến năm năm vẫn còn bối rối." Chỗ hỏi vách cao ngàn nhẫn, chỗ đáp cũng chẳng nhẹ hơn. 
Nếu như thế ấy hội, chính là đương đầu; nếu chẳng thế ấy hội, chớ khởi so tính đạo lý-—In Zen, the 
term 1s used to indicate a realm of total freedom. According to example 58 of the Pi-Yen-Lu, and the 
Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lmn), Volume X, one day, a monk asked Chao- 
Chou, “The Ultimate Path has no difficulties; Just avoid picking and choosing; 1snt this a cliché for 
people of these times?” Chao-Chou said, "Once someone asked me, and I really couldnt explain for 


2506 


five years." Since this case 1s one question and one answer, clear and perfectly obvious, why then did 
Chao-Chou say that he couldnt explain? But tell me, 1s this a cliché for people of these times or not? 
Dịd Chao-Chou answered him 1nside or outside the nest of cliché. You must realize that this matter 
1snTt in words and phrases. If there's a fellow who penetrates the marrow, whose faith 1s thoroughgoing, 
then he's like a dragon reaching the water, like a tiger taking to the mountains. Zen master Hsueh Tou 
had a verse: 
“The Elephant King trumpets 

The Lion roars. 

Flavorless talk 

Blocks off people's mouths. 

South, north, east, west 

The raven flies, the rabbit runs." 
Chao-Chou said, "Once someone asked me, and I really couldnt explain for five years." This 1s like 
“The Elephant Kingtrumpets, the Lion roars. Flavorless talk blocks off people's mouths. South, north, 
east, west. The raven flies, the rabbit runs." If Hsueh Tou đidnt have the last word, where else would 
he have come from? Since "the raven flies, the rabbit runs," Zen practitioners, where do Chao Chou, 
Hsueh Tou and you end up? According to Yuan-Wu in the Pi-Yen-Lu, Chao-Chou usually didnt use 
blows or his action went beyond blows and shouts. This monk's question was also very special; 1t would 
have been hard for anyone but Chao-Chou to answer him. Since Chao-Chou was an adept, he Just said 
to him, "Once someone asked me, and I really couldnt explain for five years." The question towered 
up like a mile-high wall, and the answer didnt make light of it. Just understand 1t this way and 1fs ripght 
here. If you understand, then dont make rational calculations. 


75) Triệu Châu: Uống Trà Xong Rồi Đi!— Have Some Tea Before You Leave! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một vị Tăng mới đến trình diện tại Quan Âm Viện, Thiển 
Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) hỏi: “Ông đã từng tới đây chưa?” Vị Tăng nói: “Bạch thây, đã 
từng tới ạ.” Triệu Châu nói: “Uống trà xong rồi đi.” Vào một địp khác, Triệu Châu hỏi một vị Tăng 
khác: “Ông đã từng tới đây chưa?” Vị Tăng nói: “Bạch thầy, chưa từng tới ạ.” Triệu Châu nói: “Uống 
trà xong rồi đi.” Một trong những đệ tử của Triệu Châu hỏi: “Tại sao thầy đều nói: Uống trà xong rồi 
đi với cả vị Tăng người đã đến đây và người chưa từng tới đây trước đó?” Triệu Châu gọi tên người đệ 
tử. Người đệ tử trả lời: “Dạ?” Triệu Châu bảo: “Uống trà xong rồi đi.”——According to the Records of 
the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume X, one day, a new monk presented himself 
at Kuan-yin Temple, and Chao-chou asked him, “Have you been here before?” The monk said, “Yes, Ï 
have.” Chao-chou said, “Please have some tea before you leave.” Ôn another occasion, Chao-chou 
asked a different monk, “Have you been here before?” The monk said, “No, sir, I haventt.” Chao-chou 
also said, “Please have some tea before you leave.” One of Chao-chou's disciples inquired, “Why did 
you say: Please have some tea before you leave to both the monk who'd been here before and the one 
who hadnt?” Chao-chou called the disciple's name. The disciple replied, “Yes?” Chao-chou told, 
“Please have some tea before you leave.” 


76) Triệu Châu: Vạn Pháp Qui Nhất; Nhất Qui Hà Xứ?— Everything Revertfs to One; Where Does 
the One Return to? 
Muôn pháp đều quy về một mối: bình đẳng và bất nhị theo thí dụ thứ 45 của Bích Nham Lục. Một vị 
Tăng hỏi Thiền Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897): "Muôn pháp về một, một về chỗ nào?" Triệu 
Châu đáp: "Ta ở Thanh Châu dệt được một tấm vải bố nặng bẩy cân." Theo Viên Ngộ trong Bích 
Nham Lục, nếu nhằm chỗ một kích động liền đi hội được, lỗ mũi các vị Hòa Thượng già ở mọi nơi, 
một lúc xỏ xong, không làm gì được ông, tự nhiên nước dồn thành đầm. Nếu là nhảy nhót thì lão Tăng 
ở dưới gót chân ông. Chỗ tinh yếu của Phật pháp chẳng phải ở nhiều lời, chẳng phải ở nói lắm. Chỉ 


2507 


như vị Tăng này hỏi Triệu Châu "Muôn pháp về một, một về chỗ nào?" Triệu Châu lại đáp: "Ta ở 
Thanh Châu dệt được một tấm vải bố nặng bảy cân." Nếu nhằm trên ngữ cú mà biện thì lầm nhận 
định bàn tính (một tiêu chuẩn cố định). Nếu chẳng nhằm trên ngữ cú mà biện, tại sao lại nói thế ấy? 
Công án này tuy khó thấy mà dễ hội, tuy dễ hội lại khó thấy. Khó thì núi bạc vách sắt, dễ thì liền đó 
tỉnh tỉnh, không có chỗ cho ông suy nghĩ phải quấy. Qua câu trả lời của Triệu Châu, rõ ràng Thiển 
muốn có một tâm hồn tự do và không bị trở ngại dầu là khái niệm về "một" hay "toàn thể" cũng đều 
là chướng ngại vật và một cái bẫy đe dọa đến sự tự do ban đầu của tinh thần. Giả sử, có người không 
trả lời được câu hỏi ngay lúc đó, mà trở về Thiền thất nghiền ngẫm rồi hôm sau trở lại trả lời Triệu 
Châu: "Bây giờ thì tôi đã có câu trả lời đúng cho câu hỏi của Thầy đây: 'Vạn pháp qui nhất, nhất qui 
vạn pháp." Nhưng có lẽ Triệu Châu sẽ nói: "Theo tinh thần nhà Thiền thì câu trả lời của ông đến quá 
trễ. Ông đáng lãnh ba chục hèo lâu rồi." Thiển hoàn toàn không thích hợp với những danh xưng như 
vậy. Trong Thiển, hoàn toàn không có đối tượng nào để nắm bắt, dầu đó là "Phật" hay "Bồ Tát". 
Thiển là đám mây phiêu lãng trên bầu trời. Không có con ốc nào có thể siết chặt được nó, không có 
sợi dây nào có thể trói nó được cả, nó mặc tình tự tại. Thoại này cùng câu Phổ Hóa nói "Ngày mai ở 
trong viện Đại Bi có trai," lại không có hai thứ. Một hôm, có vị Tăng hỏi Triệu Châu: "Thế nào là ý 
Tổ Sư từ Tây sang?" Triệu Châu đáp: "Cây bách trước sân." Vị Tăng thưa: "Hòa Thượng chớ đem 
cảnh chỉ người." Triệu Châu bảo: "Lão Tăng chẳng từng đem cảnh chỉ người." Xem kia thế ấy, nhằm 
chỗ cực tắc chuyển chẳng được, nếu chuyển được tự nhiên che trời che đất. Nếu chuyển chẳng được 
thì chạm đến liền thành kẹt. Hãy nói Triệu Châu có Phật pháp thương lượng hay không? Nếu nói có 
Phật pháp, Triệu Châu đâu từng nói tâm nói tánh, nói huyền nói diệu. Nếu nói không có chỉ thú Phật 
pháp, Triệu Châu chẳng từng cô phụ lời hỏi của ông. Đâu chẳng thấy Tăng hỏi Hòa Thượng Mộc 
Bình: "Thế nào là đại ý Phật pháp?" Mộc Bình đáp: "Trái đông qua này lớn như thế." Lại có một vị 
Tăng hỏi cổ đức: "Chỗ núi sâu vực thẳm vắng bặt không người, lại có Phật pháp hay không?" Cổ đức 
đáp: "Có." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là Phật pháp trong núi sâu?" Cổ đức đáp: "Cục đá lớn là lớn, nhỏ 
là nhỏ." Xem loại công án này lời kỳ quái tại chỗ nào? Hành giả tu Thiển phải nên luôn nhớ rằng 
Thiền không cần chúng ta suy nghĩ "tấm vải bố nặng bảy cân" có thần tính hay không. Vì nếu như thế 
thì Thiển sẽ rơi vào hệ thống triết học, và sẽ không còn là Thiền nữa. Kỳ thật, Thiền chỉ cẩm giác sự 
ấm áp của lửa, cái lạnh giá của băng, vì khi trời lạnh thì chúng ta sẽ bị lạnh và tìm cách đi sưởi ấm. 
Trong Thiền, cảm giác là tất cả và cảm giác phải được hiểu theo ý nghĩa sâu sắc nhất hay hình thức 
thuần túy nhất. Và điều quan trọng nhất mà chúng ta phải luôn nhớ là Thiển là tri giác hoặc cảm giác 
chứ không phải trừu tượng hay trầm tư, nhưng Thiển lại mạnh mẽ bất chấp khái niệm. Chính vì vậy 
mà Thiền rất khó nắm bắt được. Cẩn trọng! —Chao Chou's Seven Pound Cloth Shirt, example 45 of the 
Pi-Yen-Lu, one day, a monk asked Chao Chou, “The myriad things return to one. Where does the one 
return to?” Chao Chou said, "When I was in Chng Chou I made a cloth shirt. Ít weighed seven 
pounds." According to Yuan-WUu ¡in the Pi-Yen-Lu, 1Ý you understand "going Iimmediately at one 
stroke," then you've pierced the nostrils of the world's old teachers all at once, and they can do a thing 
about you. Naturally where water goes, a channel forms. But 1f you vacillate and hesitate, the old 
monk Chao Chou 1s under your feet. The essential point of the Buddhist Teaching 1s not a matter of 
many words or verbose speech. A monk asked Chao Chou, “The myriad things return to one. Where 
does the one return to?” Yet Chao Chou answered him saying, "“When I was in Chng Chou I made a 
cloth shirt; it weighed seven pounds." If you go to the words to discriminate you are mistakenly abiding 
by the zero point of a scale. If you dont go to the words to discriminate, what can you do about 1t that 
he did nevertheless speak this way? This case, though hard to see, 1s nevertheless easy to understand; 
though easy to understand, 1s still hard to see. Insofar as 1Es hard, 1s a silver mounfain, an iron wall. 
Insofar as 1ts easy, you are directly aware. There 1s no place for your calculations of right and wrong. 
Through Chao-chou's reply, 1t 1s clear that Zen wants to have one's mind free and unobstructed; even 
the Idea of "oneness" or "allness”" 1s a stumbling-block and a strangling snare which threatens the 
original freedom of the spirit. Supposed, someone could not answer the question ripht at that moment, 


2508 


but went back to the meditation hall to reflect on the question, and came back the next day to answer 
Chao-chou: ”Now I have the right answer to your question: 'All things are to be returned to the One, 
and this One 1s to be returned to all things.'” Chao-chou mipht have said to hìm: “According to the spirif 
Of Zen, your answer came much too late. You should have received thirty blows a long time ago.” Zen 
defies all such designations, even though these are "Buddhas" or "Bodhisattvas”. In Zen, there 1s no 
obJect upon which to fix the thought. Zen 1s a wafting cloud in the sky. No screw fastens 1t, no string 


mm 


holds 1t; 1t moves as 1t pleases. This story 1s the same kind as the story of Pu Hua saying, ”Tomorrow 
there's a feast at the Temple of Great Compassion." One day a monk asked Chao Chou, “What 1s the 
meaning of the Patriarch coming from the West?" Chao Chou saod, "The cypress tree in the garden.” 
The monk said, "Dont use obJects to teach people with, Teacher." Chao Chou said, "ve never use 
obJects to teach people." Observe how, at the ultimate point, where 1t 1s Impossible to turn, he does 
turn, and spontaneously covers heaven and earth. If you cant turn, wherever you set foot on the road 
you get stuck. But say, did Chao Chou ever have discussions of Buddhist doctrine or not? If you say he 
dịd, when has he ever spoken of mind or of nature, of mysteries or of marvels? If you say he didnt 
have the source meaning of the Buddhist Teaching, when has he ever turned his back on anyone's 
queston? Havent you heard: a monk asked Mu Ping, “What 1s the great meaning of the Buddhist 
Teaching?" Mu Ping said, "This winter melon 1s so big.” Again: a monk asked an anclent worthy, 
"Deep in the mountains on an overhanging clIff, in a remote, inaccessible, uninhabited place, 1s there 
any Buddhist Teaching or not?" The anclent worthy said, "There 1s." The monk said, "What 1s Buddhist 
Teaching deep within the mountains?”" The ancilent worthy said, “The large rocks are large, the small 
ones small." When you look at such a case, where are the obscurities? Zen practitioners should always 
remember that Zen does not ask us to concentrate our thought on the 1dea that a piece of ”seven-pound 
cloth shirt” 1s divine. For when Zen does this, 1t commnts 1tself to a definite system of philosophy, and 
there 1s no more Zen. In fact, Zen Just feels fire warm and 1ce cold, because when 1t Íreezes we shiver 
and welcome fire. In Zen, the feeling 1s all and all, and the feeling must be understood In 1ts deepest 
Sense or 1n 1s purest form. And the most Important thing that Zen practitioners should always 
remember 1s that Zen perceives or feels, and does not abstract nor meditate, but Zen strongly defies 
concept-making. That is why Zen 1s difficult to grasp. Be careful! 


77) Triệu Châu Và Văn Viễn— Chao-Chou and Wen Yuan 

Một hôm, Thiền sư Triệu Châu và Văn Viễn chơi trò tranh luận. Họ đồng ý với nhau là hễ ai thắng 
cuộc tranh luận sẽ là người thua cuộc, và người nào thua cuộc tranh luận sẽ là người thắng cuộc. Còn 
về giải thưởng, người thua cuộc phải dâng cho kẻ thắng một ít trái cây. Văn Viễn nói với thầy: “Thây 
nói trước đi.” Triệu Châu nói: “Lão Tăng là một con lừa.” Văn Viễn nói: “Con là bao tử của con lừa 
đó.” Triệu Châu nói: “Lão Tăng là cứt của con lừa đó ỉa ra.” Văn Viễn nói: “Con là một con dòi trong 
cứt đó.” Triệu Châu hỏi: “Ông làm gì trong cứt đó?” Văn Viễn nói: “Con nghỉ hè trong đó.” Triệu 
Châu nói: “Được rồi. Bây giờ ông đưa trái cây cho lão Tăng.” Qua câu chuyện khôi hài này, chúng ta 
thấy Thiền sư Triệu Châu chỉ muốn thử khí chất và căn cơ của Văn Viễn, và cuối cùng Văn Viễn đã 
vượt qua được sự thử thách của thầy mình—One day, Zen master Chao Chou and Wen Yuan played a 
debatng game. They agreed that whoever won the argument would be the loser, and whoever lost the 
argument would be the winner. As the prize, the loser should give the winner some fruit. Wen Yuan to 
the master: “You speak first.” Chao chou said: “I am an ass.” Wen Yuan said: “I am the stomach of 
that ass.” Chao chou said: “I am the faeces that the ass has dropped.” Wen Yuan said: “I am a worm 1n 
the faeces.” Chao chou asked: “What are you doing in the faeces?” Wen Yuan said: “l spent my 
summer vacation there.” Chao chou said: “AlI right. Ñow give me the fruit.” Through this humourous 
s(ory, we can see Zen master Chao Chou Just wanted to test Wen Yuans wit, and finally Wen Yuan 
passed the test from his master. 


2509 


78) Triệu Châu: Vấn Quá—Questions From Chao-Chou 
Lời chất vấn của bậc Thiền sư ngộ thiển theo thí dụ thứ 41 của Bích Nham Lục, một hôm, Thiền Sư 
Triệu Châu Tòng Thẩm (778-897) hỏi Đầu Tử: "Người đại tử khi sống lại thì thế nào?" Đầu Tử đáp: 
"Chẳng cho đi đêm, đợi sáng sẽ đến." Ý Triệu Châu hỏi như thế, Đầu Tử là hàng tác gia cũng không 
cô phụ câu hỏi kia. Chỉ là tuyệt tình bặt dấu, quả thật khó hiểu, chỉ hiện bày trước mắt đôi chút. Vì thế 
cổ nhân nói: "Muốn được thân thiết chớ đem hỏi đến hỏi, hỏi tại chỗ đáp, đáp tại chỗ hỏi." Nếu chẳng 
phải Đầu Tử, bị Triệu Châu một câu hỏi cũng khó đáp được. Chỉ vì kia là kẻ tác gia, nhắc đến liền 
biết chỗ rơi. Thiền sư Tuyết Đậu có bài tụng: 
"Hoạt trung hữu nhãn hoàn đồng tử 
Dược ky hà tu giám tác gia 
Cổ Phật thượng ngôn tằng vị đáo 
Bất tri thùy giải tán trần sa." 
(Trong sống có mắt lại đồng chết 
Thuốc ky đầu cần chiếu tác gia 
Cổ Phật còn rằng từng chẳng đến 
Chẳng hay ai hiểu ném trần sa). 
Thiền sư Tuyết Đậu là bậc tác gia trí hữu nên mới dám tụng những câu này. Cổ nhân nói: "Kia tham 
câu sống chẳng tham câu chết." "Trong sống có mắt lại đồng chết" giống như chưa từng chết, vì trong 
chết có mắt thì như đồng sống. Cổ nhân lại nói: "Giết người chết mới thấy người sống. Làm cho người 
chết sống lại thì sẽ thấy được người chết." Dầu Triệu Châu là người sống, Sư lại cố tình tạo ra câu hỏi 
chết để nghiệm Đầu Tử. Điều này giống như lấy vật ky của tánh dược đem thí nghiệm vậy. Vì thế 
Tuyết Đậu tụng "Thuốc ky đâu cần chiếu tác gia." Câu tụng này là chỗ hỏi của ngài Triệu Châu. Phân 
sau Thiển sư Tuyết Đậu tụng về Đầu Tử "Cổ Phật còn rằng từng chẳng đến," chỉ chỗ người đại tử 
sống lại. Cổ Phật cũng chẳng từng đến, các vị Tôn túc già ở khắp mọi nơi cũng chẳng từng đến. Dầu 
cho Lão Già Thích Ca Mâu Ni hay vị Tăng Hồ mắt nhìn vách (Đạt Ma) cũng phải tái tham mới được. 
Vì thế nói: "Chỉ cho lão Hồ biết, chẳng cho lão Hồ hiểu." Tuyết Đậu lại tụng: "Chẳng hay ai hiểu ném 
trần sa." Có một vị Tăng hỏi Thiển sư trường Khánh: "Thế nào là con mắt thiện tri thức?" Trường 
Khánh đáp: "Có nguyện chẳng ném cát." Bảo Phước Tòng Triển nói: "Chẳng nên lại ném." Các vị 
Tôn túc già ở khắp mọi nơi ngồi trên chiếc giường gỗ dùng gậy dùng hét, dựng phất tử, gỏ thiển sàng, 
hiện thân thông, làm chủ tế, trọn là ném cát. Nhưng hãy, những người tu tập Thiền chúng ta phải làm 
øì để tránh không "ném cát"?—Questions from an experienced Zen master. According to example 41 
of the Pi-Yen-Lu, one day, Chao Chou asked Tou Tzu, "How 1s it when a man who has died the great 
death returns to life?" Trou Tzu said, "He must not go by night: he must get there in daylight." The 
meaning of Chao Chou's question 1s like this. T'ou Tzu 1s an adept, and he didnt turn his back on what 
Chao Chou asked: 1ts Just that he cut off his feelings and left no traces, so unavoidably he's hard to 
understand. He Just showed the little bit before the eyes. Thus an Ancient said, "IÝ you want fo attain 
Intimacy, don ask with questions. The quesfion 1s in the answer, and the answer 1s in the question.” lt 
would have been very difficult for someone other than Tou Tzu to reply when questioned by Chao 
Chou. But since Tou Tzu 1s an expert, as soon as 1fs raised he knows where it comes down. Zen 
master Hsueh Tou made a verse: 
"In life there's an eye - still, 1s the same as death. 
'Why use anfiserum to test an adept? 
Even the Ancient Buddhas, they say, 
have never arrived. 
I dont know who can scatter dust and sand." 
Zen master Hsueh Tou 1s an adept who knows what 1s "In life there's an eye - still, 1s the same as 
death," therefore he can dare to make such verses. An Ancient said, "He studies the living phrase; he 
doesnt study yhe dead phrase." Hsueh Tou says that to have eyes within life 1s still to be Just the same 


2510 


as a dead man. Has he ever died? To have eyes within death 1s to be the same as a live man. An 
Anclent said, "Utterly kill a dead man, then you will see a live man. Bring a dead man fully to le, 
then you will see a dead man." Though Chao Chou 1s a live man, he intentionally made up a dead 
question to get Tou Tzu. lí was like taking a substance that vifiates the character of a medicine 1n 
order to test him. Thats why Hsueh Tou said, "Why use antiserum to test an adept?" This versifies 
Chao Chou's questioning. Afterwards Hsueh Tou praises Tou Tzu: "Even the Ancient Buddhas, they 
say, have never arrived." Even the ancient Buddhas never got to where the man who has died the great 
death returns to life - nor have the venerable old teachers ever gotten here. Even Old Sakyamumi or 
the blue-eyed barbarian monk (Bodhidharma) would have to study again before they get it. That 1s why 
Hsueh Tou said, "I only grant that the old barbarian knows; I dont allow that he understands." Hsueh 
Tou says, "I dont know who can scatter dust and sand." Havent you heard: a monk asked Chang 
Chìng, "What 1s the eye of a man of knowledge?” Chang Chìng said, "He has a vow not to scafter 
sand." Pao Fu said, "You must not scatter any more ofit." All over the country venerable old teachers 
SIt on carved wood seafs, usung blows and shouts, raising their whisks, knocking on the seat, exhibiting 
Spiritual powers and acting as masters, all of this 1s scattering sand. But let see, how can we, Zen 
practitioners can avoid this? 


79) Triệu Châu Vô Tự— Chao-chou's “Wu ” 

“Vô” là tên của một trong những công án nổi tiếng trong nhà Thiển. Công án “Vô” nổi tiếng, cho phép 
chính thiển sư Vô Môn đạt tới giác ngộ sâu sắc. Công án nầy chủ yếu được dùng như công án "Pháp 
Thân", nhằm giúp hành giả có sự thể nghiệm đầu tiên về đại giác. Mãi đến ngày nay, công án nầy 
được đưa ra như công án đầu tiên cho nhiều người khởi đầu con đường thiển. Một hôm, một vị Tăng 
đến thăm Triệu Châu, vị Thiền sư lừng danh của Trung Hoa cách đây mấy trăm năm, và hỏi: 'Con chó 
có Phật tánh hay không”' Triệu Châu trả lời: 'Mu.' Vị Tăng nói: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. 
Tại sao con chó lại không?” Triệu Châu nói: “Bởi ví nó cón nghiệp thức.” Một vị Tăng khác hỏi: “Con 
chó có Phật tánh hay không?” Triệu Châu nói: “Có.” Vị Tăng nói: “Nếu con chó có Phật tánh, tại sao 
nó còn bị dồn và cái bị da vậy?” Triệu Châu nói: “Bởi vì dầu nó biết, nó vẫn cố ý phạm tội.” Theo 
nghĩa đen, “Mu” là 'không,' không một cái gì, nhưng ý nghĩa thật trong lời đáp của Triệu Châu không 
nằm nơi từ ngữ. 'Mu' là biểu hiện của Phật tánh sống động, vận hành và năng động——A koan named 
"Mu", one of the most famous koans 1n Zen. The renown koan "Mu", with which Zen master Wu-men 
himself came to profound enlightenment. It 1s especially suitable as a "hosshin koan” (koan of the 
dharma-body), 1.e., as a koan that can help a practiioner to a first enlightenment experience. It 1s still 
øIven today to many beginners on the Zen path as therr first koan. A monk came to Joshu, a renowned 
Zen master in China hundreds of years ago, and asked: 'Has a dog Buddha-nature or not? Joshu 
retorted, Mu!' The monk said: “All sentient beings have Buddha nature. Why would a dog not have 
1t?” Chao Chou said: “Because 1t has karmic consciousness.” Another monk asked: “Does a dog have 
Buddha nature?” Chao Chou said: “Yes.” The monk said: “If it has, why then 1s it still stuffed into a 
bag of skin?” Chao Chou said: “Because though 1t knows, 1t deliberately transgresses.” Literally, the 
©Xpression means 'no' or nothing,' but the sigmificance of Joshu's answer does not lie in the word. Mu 1s 
the expression of the living, functioning, dynamic Buddha-nature. What you must do 1s discover the 
Spirit or essence of this Mu, not through intellectual analysis but by search Into your Iinnermost being. 
Then you must demonstrate before your teacher, concretely and vividly. 


80) Triệu Châu và Vương Thứ Sử— Chao-Chou and Governor Wang 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, quan Thứ sử Lục Hoàn có mối quan hệ rất tốt với thây 
của Thiền Sư Triệu Châu Tòng Thẩm (77§-897) là Nam Tuyển; rồi đến quan Thứ sử họ Vương cũng 
trở thành đệ tử của Triệu Châu và cũng có mối quan hệ rất tốt với Sư. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ đầu 
tiên của họ không bắt đầu theo nghi thức. Thay vì ra trước cổng tự viện để đón ngài Thứ sử thì Triệu 


2511 


Châu vẫn ngồi trong Thiển dường. Quan Thứ sử không để ý chuyện bất lịch sự này và vẫn tiếp tục đi 
vào lễ bái vị Thiển sư. Ít lâu sau đó có một viên quan cấp dưới của quan Thứ sử đến chùa, Triệu Châu 
bèn lật đật đến gặp vị này ngay tại cổng tự viện. Những đệ tử của Triệu Châu lộn xộn về việc rõ ràng 
thầy mình đặt không đúng chỗ ưu tiên này nên đến hỏi thây. Triệu Châu nói: “Thói quen của lão Tăng 
nhận những vị khách nổi trội ngay trong Thiển đường; còn đối với những vị không nổi trội thì lão Tăng 
đón ngay tại cổng tự viện.” Khi người ta báo cho quan Thứ sử biết về lời nói này thì quan rất cảm 
động, và sau đó là một mối quan hệ rất thân thiết giữa hai người —According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lmn), Volume X, Governor Lu-kung had a very good 
relationship with his master, Nan-chuan; then governor Wang also became a disciple of Chao-chou 
and had a very good relationship with him too. Therr first meeting, however, did not begin according to 
protocol. Instead of coming to the temple gate to meet the governor, Chao-chou remained seated in the 
meditation hall. The governor 1gnored this apparent discourtesy and went In to pay his respectfs to the 
Zen master. Some time later, a lesser state official came to the temple and Chao-chou rushed to meet 
him at the gate. Chao-chou's disciples were confused by their masters apparent misplaced prioritiles 
and asked him about them. He replied, “Its my habit to receive eminent guesfs 1n the meditation hall; 
for those not as eminent, F]l descend from my place to greet them; 1t 1s only the least that FII receive at 
the temple gate.” When the remark was reported to governor Wang, he was impressed by 1t, and after 
that a very close relationship developed between the two men. 


81) Triệu Châu: Vứt Hết Đi!— Cast lt Away! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, một vị Tăng cũng hỏi Thiền Sư Triệu Châu 
Tòng Thẩm (778-897) cùng câu hỏi: "Ví có người không manh áo dính thân đến đây, Hòa Thượng bảo 
họ thế nào?" Triệu Châu lại đáp khác: "Vứt hết đi!" Bình thường mà nói, chúng ta có thể hỏi Triệu 
Châu: "Khi một người không có thứ gì dính thân, thì lấy gì mà vứt bỏ đây?" Dầu câu trả lời của Triệu 
Châu có cao kiến thế nào, những nghịch lý ấy vẫn khiến chúng ta sững sốt, vì nó làm xáo trộn hết 
những nếp tư tưởng hợp lý quen thuộc của chúng ta. Thật không có giáo thuyết nào chỏi tai như Thiển! 
Duy Ma Cật, con người im lặng như sấm sét, lại tâm sự rằng ông bệnh vì chúng sanh bệnh. Quả thật 
tất cả những tâm hồn chí thánh chí thiện đều thân thiết mang trong người cái đại nghịch lý của vũ trụ 
này. Thật vậy, trong cách nói nghịch, Thiền dám cụ thể một cách táo bạo hơn những giáo thuyết 
huyền học khác, vì Thiền mang luôn cái điên đảo thị phi vào cả trong tình tiết của cuộc sống hằng 
ngày của chúng ta. Thiển không ngại ngùng chối bỏ tất cả những gì thân thiết nhất trong kinh nghiệm 
của chúng ta. "Tôi đang viết đây mà chưa hề viết một chữ; có lẽ ông đang đọc đấy, nhưng trong đời 
không có ai đọc hết. Tôi điếc tôi mù, nhưng tôi thấy đủ thứ sắc màu, phân biệt đủ tiếng động." Cứ thế 
mà các thiển sư tiếp tục mãi không dứt —According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume X, one time, a monk also asked Chao-chou the same question, "What 
would you say when a man 1s without an inch of cloth on him?” Chao-chou replied differently, "Cast 1t 
away!" Generally speaking, we may ask Chao-chou, "When a man has nothing, what will he cast?" 
Whatever deep meaning there may be in Chao-chou's answer, the paradoxes are quite puzzling and 
baffle our logically trained Intellect. What a shocking doctrine this Zen 1s! The silent thundering 
Vimalakirti confessed that he was sick because all his fellow-beings were sick. All wise and loving 
souls must be said to be embodiment of the Great Paradox of the universe In fact, Zen 1s more daring 
concrete 1n 1s paradozes than other mystical teachinss, for Zen carrles 1s paradoxical assertions 1nto 
every detail of our daily lie. It has no hesitation in flatly denying all our most familiar facts of 
experience. "l am writing here and yet I have not written a word. You are perhaps reading this now 
and yet there 1s not a person 1n the world who reads. Ï am utterly blind and deaf, but every color 1s 
recognized and every sound discerned." The Zen masters will go on like this indefimtely. 


2512 


DCCCLXXII.Triệu Văn Túc: Chúng Ta Không Nên Xem Thường Thằng Bé Này!—Chao Wen Tzu: 
We Must Not Underrafe This Chỉ!d! 

Triệu Văn Túc là tên của một vị Thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 16. Hiện nay chúng ta không có 
nhiễu tài liệu chỉ tiết về Triệu Văn Túc; tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ về vị Thiển sư này trong Hám 
Sơn Tự Truyện. Thiển sư Hám Sơn đã kể lại những kinh nghiệm Thiền của mình như sau: Tháng mười 
năm 1557, lúc lên mười hai tuổi, Hám Sơn được đưa đến chùa. Đại sư đưa Hám Sơn tới Giảng Đường. 
Khi thấy Hám Sơn, một thầy tên Triệu Văn Túc bèn nói: "Thằng nhỏ sau này sẽ trở nên bậc Thiên 
Nhân Sư." Đoạn ông quay qua những người khác và nói: "Chúng ta không nên xem thường thằng bé 
này. Phải dạy dỗ nó cẩn thận."—Master Chao Wen Tzu, name of a Chinese Zen Master in the 
sixteenth century. We do not have detailed documents on this Zen Master; however, in Han Shans 
autobiography, there 1s a brief detail on him. Zen Master Han Shan told the following stories of his 
experience in Zen: "In October 1557, when he was twelve years old, he was sent to the monastery. 
The Grand Master brought him to the lecturing hall. When Master Chao Wen Tzu saw Han Shan, he 
was delighted and exclaimed, "This child will become the master of men and Heaven." Then Master 
Chao Wen Tzu patted Han Shan and asked, "Would you rather be a high officer in the governmert or a 
Buddha?" Han Shan answered, "A Buddha, of course." Then Master Chao Wen Tzu turned to the 
others, saying, "We must not underrate this chỉld. He should be well educated." 


DCCCLXXHII.Trung A Hàm: Majjhùủna Nikaya 

1) Niệm Xứ—Base gƒ Mindƒfulness 

Niệm xứ có nghĩa là dùng trí để quán sát cảnh. Niệm xứ là nền tảng suy nghĩ hay dùng trí để quán sát 
cảnh. Theo Kinh Trung A Hàm: “Tôi nghe như vầy. Một thuở nọ Thế Tôn ở xứ Câu Lâu, Kiềm Ma Sắt 
Đàm là đô thị của xứ Câu Lâu. Rồi Thế Tôn gọi các Tỳ Kheo: “Này các Tỳ Kheo.” Các Tỳ Kheo 
vâng đáp Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn!” Thế Tôn thuyết như sau. Nây các Tỳ Kheo, đây là con đường 
độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, 
chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ. Thế nào là bốn? Nầy các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ kheo sống 
quán niệm thân thể trên thân thể, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống 
quán niệm cắm thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống 
quán niệm tâm thức trên tâm thức, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; sống 
quán pháp trên các pháp (hay đối tượng của tâm thức nơi các đối tượng tâm thức), nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời.'” Tỉnh thức về thân quan hệ tới việc tu tập tỉnh thức về sự thở 
vào và thở ra, những uy nghi đi, đứng, nằm, ngồi, vân vân, quán tưởng những phần khác nhau của thân 
chỉ là một tổng hợp của nhiều yếu tố làm thành. Tỉnh thức về thọ chỉ sự tu tập tỉnh thức về vui, buồn, 
không vui không buồn, và chấp nhận bản chất tạm thời của chúng. Tu tập tỉnh thức về tâm bao gồm 
tỉnh thức những niệm khởi lên rồi biến đi, phân loại chúng như mê mờ, không mê mờ, phiền não, 
không phiền não. Cuối cùng là tỉnh thức về pháp tức là tu tập tỉnh thức bản chất của vạn hữu, chúng 
khởi lên và biến đi thế nào, và thông hiểu thành phần của chúng. Trong Phật giáo Đại Thừa, sự tỉnh 
thức về thân, thọ, tâm và pháp được phối hợp với thiền tập để nhận biết tất cả những thứ ấy đều 
không có thực tánh hiện hữu. Đây cũng là một trong những bài tập thiển định căn bản của trường phái 
Nguyên Thủy, gồm chú tâm liên tục trên thân thể, cảm giác, tinh thần và những đối tượng tinh thần. 
Phương pháp thiển định chú tâm tỉnh thức hiện được thực hành rộng rãi bởi Phật giáo đồ và ngay cả 
những người ngoại giáo (bốn căn bản hay bốn lãnh vực của chánh niệm: niệm thân, niệm thọ, nệm 
tâm và niệm pháp): Thứ nhất là chú tâm vào thân gồm tập trung theo dõi hơi thở, thở vào, thở ra; tập 
trung theo dõi bốn thái độ tâm thần trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Hành giả lúc nào cũng biết rõ về tất 
cả những hoạt động của mình. Thứ nhì là chú tâm vào cảm giác cho phép hành giả phân biệt được 
những cắm giác dễ chịu, khó chịu, hay dửng dưng, tự nhiên hay siêu nhiên. Thứ ba là chú tâm vào tâm 
hay tinh thần cho phép hành giả có khả năng phân tích mọi trạng thái mới của ý thức và biết rõ mình 
đang tham hay không, đang bàng quang hay không, oán ghét hay không, mù quáng hay không, v.v. 


2513 


Thứ tư là chú tâm vào pháp trần hay quán pháp——Foundation of Mindfulness or the presence in the 
mind of all memories, or the region which 1s contemplated by memory or obJects on which memory or 
the thought should dwell. “Smrtyupasthana” means the presence In the mind of all memorles, or the 
region which 1s contemplated by memory, or objects on whích memory or the thought should dwell. 
“Smrtyupasthana” 1s a Sanskrit term for “establishments of mindfulness,” according to the Majjhima 
NÑikaya: “Thus, I have heard. Ôn one occasion, the Blessed One was living in the Kuru country at a 
town of the Kurus named Kammasadhamma. There He addressed the Bhikkhus thus: “Bhikkhus.” 
“Venerable sir,” they replied. The Blessed One said. Bhikkhus, this 1s the direct path for the 
purification of beings, for surmounting (overcoming) sorrow and lamentation, for the disappearance of 
pam and grief, for the attainment of the true Way, for the realization of Nibbana, namely, the four 
foundations of mindfulness. What are the four? Here, Bhikkhus, a Bhikkhu abides contemplating the 
body as a body, ardent, fully aware, and mindful, having put away covetousness (envy) and grief for 
the world. He abides contemplating feelings as feelings, ardent, fully aware, and mindful, having put 
away covetousness and grief for the world. He abides contemplating mind as mind, ardent, fully aware, 
and mindful, having put away covefousness (envy) and grIef for the world. He abides contemplating 
mind-objects as mind-obJects, ardent, fully aware, and mindful, having put away covetousness (envy) 
and grief for the world.” Mindfulness of the body involves culivating awareness of inhalation and 
exhalation, physical postures such as walking, standing, lying, and sitting, etc., awareness of bodily 
acfivifies and functions, contemplation of the various parts of the body, and analysis of the elements 
that make up the body. Mindfulness of feelings refers to cultivating awareness of feelings as pleasant, 
unpleasant, and neutral, and recognizing the1r transitory nature. The training in mindfulness of mind 
consists in becoming aware of the arising and passing away of thoughts and categorizing them as 
deluded or non-deluded, afflicted nor no-afflicted. The final element refers to cultivating awareness of 
the nature of the phenomena of experience, how they arise and pass away, and understanding that they 
are composite. In Mahayana, mindfulness of body, feelings, mind, and phenomena 1s combined with 
meditation that perceives them as being empty of inherent existence. This 1s one of the fundamenrtal 
meditation practices of the Theravada, which consists of continuous mindfulness of body, feeling, mind 
and mental obJects. Satipatthana 1s very much practiced by Buddhists and externalists today: Ftrst, 
mindfulness of the body includes mindfulness of inhalation and exhalation as well as of bodily posture 
during walking, standing, lying and sitting. Practitioners must be well aware of his or her actIvities. 
Second, mindfulness of feeling allows the practitioners to be able to recognize pleasant, unpleasant, 
and indifferent, worldly or supramundane. Third, mindfulness of mind allows the practiioners fo 
T€COEnIZ€ ©very sfate Of consciousness that arises, recOgn1ze passionate or passionÌless, aø9r©SSIV€ OT 
free from aggression, deluded or undeluded. In addition, when the practitioner 1s mindful of mind, he 
or she would know whether or not the five hindrances are present. Fourth, contemplation on the mind- 
obJects or contemplation of mental obJects. 


2) Trung A Hàm: Quán Thân— Confemplation oƒ the Body 

Theo Kinh Tứ Niệm Xứ trong Trung A Hàm hay Kinh Trung Bộ, đức Phật dạy: Nầy các Tỳ Kheo, đây 
là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu 
chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ. Thế nào là bốn? Nây các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ kheo 
sống quán niệm thân thể trên thân thể, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; 
sống quán niệm cảm thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; 
sống quán niệm tâm thức trên tâm thức, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; 
sống quán pháp trên các pháp (hay đối tượng của tâm thức nơi các đối tượng tâm thức), nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Và nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán niệm 
thân thể trên thân thể? Này các Tỳ Kheo, ở đây, Tỳ Kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến 
ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú trong chánh niệm trước mặt. Vị ấy thở vô tỉnh 


2514 


giác là mình đang thở vô; vị ấy thở ra tỉnh giác là mình đang thở ra. Thở vô một hơi dài, vị ấy ý thức 
rằng: “Tôi đang thở vô một hơi dài.” Thở ra một hơi dài, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở ra một hơi 
dài.” Thở vô một hơi ngắn, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở vô một hơi ngắn.” Thở ra một hơi ngắn, vị 
ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở ra một hơi ngắn.” Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô,” vị ấy tập; “cảm 
giác toàn thân, tôi sẽ thở ra,” vị ấy tập; “An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô,” vị ấy tập; “An tịnh toàn 
thân, tôi sẽ thở ra,” vị ấy tập. Này các Tỳ Kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện 
xảo khi quay dài, tuệ tri: “Tôi quay dài” hay khi quay ngắn, vị ấy ý thức rằng: “Tôi quay ngắn.” Cũng 
vậy, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo thở vô dài, ý thức rằng: “Tôi đang thở vô dài.” Thở ra dài, ý thức 
rằng: “Tôi đang thở ra dài.” Thở vô ngắn, ý thức rằng: “Tôi đang thở vô ngắn.” Thở ra ngắn, ý thức 
rằng: “Tôi đang thở ra ngắn.” Vị ấy tập: “Tôi có ý thức rõ rệt về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở vào.” 
Vị ấy tập: “Tôi có ý thức rõ rệt về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở ra.” Vị ấy tập: “Tôi đang thở vào và 
làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên an tịnh.” Vị ấy tập: “Tôi đang thở ra và làm cho sự 
điều hành trong thân thể tôi trở nên an tịnh.” Như vậy, khi vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội 
thân; hay sống quán niệm thân thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn 
ngoại thân; hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận 
trên thân thể; hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. Hoặc người ấy quán niệm: “Có thân 
đây,” vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy không 
nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm 
thân thể trên thân thể. Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo đi, ý thức rằng: “Tôi đang đi.” Khi đứng, ý 
thức rằng: “Tôi đang đứng.” Khi ngồi, ý thức rằng: “Tôi đang ngồi.” Khi nằm, ý thức rằng: “Tôi đang 
nằm.”Thân thể được xử dụng như thế nào, vị ấy ý thức thân thể như thế ấy. Vị ấy sống quán niệm 
thân thể trên nội thân; hay vị ấy sống quán niệm thân thể trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán niệm 
thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân; hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay vị 
ấy sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể; hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. 
“Có thân đây,” vị ấy an trú trong chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời nầy. Này các Tỳ Kheo, như vậy 
là Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể. Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo khi bước tới 
bước lui, biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi 
duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mặc áo Tăng Già Lê, mang bát, mang y, biết rõ việc mình 
đang làm; khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm; khi đại tiểu tiện, biết rõ việc mình 
đang làm; khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ các việc mình đang làm. Như vậy, vị ấy 
sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán niệm thân thể trên ngoại thân; hay sống quán 
niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; 
hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể; hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có 
thân đây,” vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm thân thể trên thân thể. Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quan sát thân nây, từ gót 
chân trở lên và từ đỉnh tóc trở xuống, bao bọc bởi một lớp da và chứa đầy những vật bất tịnh khác 
nhau. Trong thân nầy: “Đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, 
nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu.” Này các Tỳ Kheo, cũng như một bao đồ, hai 
đầu trống đựng đầy các loại hạt như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có 
mắt, đổ các hột ấy ra và quan sát: “Đây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, 
đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi.” Cũng vậy, nầy các Tỳ Kheo, một Tỳ Kheo quan sát thân nầy 
dưới từ bàn chân trở lên trên cho đến đẳnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh khác 
nhau. Trong thân nầy: “Đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ 
da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu.” Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên 


2515 


nội thân; hay sống quán niệm thân trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn 
ngoại thân. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận 
trên thân thể; hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây,” vị ấy an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không 
chấp trước một vật gì trên đời. Nây các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên 
thân thể. Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quan sát thân nầy về các vị trí các giới và sự sắp đặt các 
giới: “Trong thân nầy có địa đại, thủy đại, hỏa đại, và phong đại.” Nầy các Tỳ Kheo, như một người 
đồ tể thiện xảo, hay đệ tử của một người đô tẾ giết một con bò, ngồi cắt chia từng phân tại ngã tư 
đường. Cũng vậy, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quán sát thấy thân nầy về vị trí các giới: “Trong thân 
nầy có địa đại, thủy đại và phong đại.” Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống 
quán niệm thân thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay 
vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể. 
Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với 
hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật 
øì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể. Lại nữa, 
nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba 
ngày, thi thể ấy trương phông lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỳ Kheo quán niệm- thân thể ấy như sau: 
“Thân nây tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy.” Như vậy vị ấy 
sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán niệm thân thể trên ngoại thân; hay sống quán 
niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; 
hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể; hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có 
thân đây,” vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm thân thể trên thân thể. Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như thấy một thi thể bị 
quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên kên ăn, 
hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài dòi bọ rúc rỉa. Tỳ Kheo quán chiếu 
sự thực ấy vào thân thể của chính mình: “Thân nầy tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không 
vượt khỏi tánh chất ấy.” Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán niệm 
thân thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống 
quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể. Hay sống 
quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể. Nầy các Tỳ Kheo, 
lại nữa, Tỳ Kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, còn dính thịt và máu, còn được nối liền bởi các đường gân..., với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, không còn dính thịt, nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại với nhau..., với các bộ 
xương không còn dính thịt, không còn dính máu, không còn được các đường gân cột lại với nhau, chỉ 
còn có xương không dính lại với nhau, rãi rác chỗ nây chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương 
chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là 
xương đầu. Tỳ Kheo ấy quán niệm thân ấy như sau: “Thân nầy tánh chất là như vậy, bản tánh là như 
vậy, không vượt khỏi tánh tánh chất ấy.” Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay 
sống quán niệm thân thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân 
thể. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đâ y, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể. Lại nữa, 
nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng 
mầu vỏ ốc..., chỉ còn một đống xương lâu hơn ba năm..., chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỳ Kheo 


2516 


ấy quán niệm thân ấy như sau: “Thân nây tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 
tánh tánh chất ấy.” Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể trên nội thân; hay sống quán niệm thân thể 
trên ngoại thân; hay sống quán niệm thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Hay vị ấy sống quán 
niệm tánh sanh khởi trên thân thể; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên thân thể. Hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy 
các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm thân thể trên thân thể——According to the 
Safipatthana Sutta in the Majjhima Nikaya, the Buddha taught: Bhikkhus, this 1s the direct path for the 
purification of beings, for surmounting (overcoming) sorrow and lamentation, for the disappearance of 
pam and grief, for the attainment of the true Way, for the realization of Nibbana, namely, the four 
foundations of mindfulness. What are the four? Here, Bhikkhus, a Bhikkhu abides contemplating the 
body as a body, ardent, fully aware, and mindful, having put away covefousness (envy) and grIief for 
the world. He abides contemplating feelings as feelings, ardent, fully aware, and mindful, having put 
away coveftousness and grief for the world. He abides contemplating mind as mind, ardent, fully aware, 
and mindful, having put away covefousness (envy) and grief for the world. He abides contemplating 
mind-objects as mind-obJects, ardent, fully aware, and mindful, having put away covefousness (envy) 
and grief for the world. And now, Bhikkhus, does a Bhikkhu abide contemplating the body as a body? 
Here a Bhikkhu, gone to the forest or to the root oŸ a tree or to an empty hut, sit down; having folded 
his legs crosswise, set his body erect, and established mindfulness in front of him, ever mindful he 
breathes in, mindful he breathes out. Breathing in long, he understands: “I breathe in long;” or 
breathing out long, he understands: “I breathe out long.” Breathing In short, he understands: “I breathe 
1n short;” or breathing out short, he understands: “I breathe out short.” He trains thus: “I shall breathe in 
experiencing the whole body of breath;” he trains thus: “I shall breathe out experiencing the whole 
body of breath.” He trains thus: “I shall breathe 1n tranquilizing the bodily formation;” he trains thus: “ÏI 
shall breathe out tranquilizing the bodily formation.” Just as a skilled turner or his apprentice, when 
making a long turn, understands: “[ make a long turn;” or when making a short turn, understands: “l 
make a short turn;” so too, breathing 1n long, a Bhikkhu understands: “I breathe 1n long,” he trains thus: 
“J shall breathe out tranquilizing the bodily formation.” In this way, he abides contemplating the body 
as a body internally, or he abides contemplating the body as a body externally , or he abides 
contemplating the body as a body both internally and externally. Or else, he abides contemplating In 
the body 1s arising factors, ot he abides contemplating in the body 1ts vanishing factors, or he abides 
contemplating In the body both 1ts arising and vanishing factors. Or else mindfulness that “there 1s a 
body" 1s simply established in him to the extent necessary for bare knowledge and mindfulness. And, 
he abides independent, not clinging to anything in the world. That 1s how a Bhikkhu abides 
contemplating the body as a body. Again, Bhikkhus, when walking, a Bhikkhu understands: “I am 
walking;” when standing, he understands: “I am standing;” when sitting, he understands: “I am sitting;” 
when lying down, he understands: “I am lying down;” or he understands accordingly however his body 
1s disposed. In this way, he abides contemplating the body as a body Internally, externally, and both 
1nternally and externally. And he abides independent, not clinging to anything 1n the world. That too 1s 
how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. Again, Bhikkhus, a Bhikkhu 1s one who acts 
1n full awareness when going forward and returning; who acts in full awareness when looking ahead 
and looking away; who acts in full awareness when flexing and extending his limbs; who acts 1n full 
awareness when wearing his robes and carrying his outer robe and bowl; who actfs in full awareness 
when eating , drinking, consuming food and tasting; who acts 1n full awareness when walking, standing, 
sing, falling asleep, waking up, talking and keeping silent. In this way, he abides contemplating the 
body as a body Internally, externally, and both internally and externally. And, he abides independent, 
not clinging to anything in the world. That too 1s how a Bhikkhu abides contemplating the body as a 
body. Again, Bhikkhus, a Bhikkhu reviews this same body up from the soles of the feet and down from 


2517 


the top of the hair, bounded by skin, as full of many kinds of impurity thus: “In this body there are 
head-hairs, body-harrs, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, bone-marrow, kidneys, heart, liver, 
điaphragm, spleen, lungs, large Intestines, small 1intestines, contents of the stomach, feces, bile, 
phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, ørease, spittle, snot, oil of the Joints, and urine.” Just as though 
there were a bag with an opening at both ends full of many sorts of grain, such as hiÏ rice, red rice, 
beans, peas, millet, and white rice, and a man with good eyes were to open 1t and review 1t thus: ““[his 
1s hill rice, this 1s red rice, these are beans, these are peas, this 1s millet, this 1s white rice;” so too, a 
Bhikkhu reviews this same body... as full of many kinds of impurity thus: “In this body there are head- 
hairs and urine.” In this way he abides contemplating the body as a body internally, externally, and 
both Internaly and externally... And, he abides independent, not clinging to anything in the world. That 
too 1s how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. Again, Bhikkhus, a Bhikkhu reviews 
this same body, however 1t 1s placed, however disposed, as consisting of elements thus: “In this body 
there are the earth element, the water element, the fire element, and the air element.” Just as though a 
skilled butcher or his apprentice had killed a cow and was seated at the crossroads with 1t cut up 1nto 
pleces; so too, a Bhikkhu reviews this same body as consisting of elements thus: “In this body there are 
the earth element, the water element, the fire element and the air element.” In this way, he abides 
contemplating the body as a body Internally, externally, and both Internally and externally... And he 
abides independent, not clinging to anything in the world. That too 1s how a Bhikkhu abides 
contemplating the body as a body. Again, Bhikkhus, as though he were to see a corpse thrown aside 1n 
a charnel ground, one, two, or three days dead, bloated, livid, and oozing matter, a Bhikkhu compares 
this same body with it thus: “This body too 1s of the same nature, it will be like that, 1t 1s not exempt 
from that fate.” In this way, he abides contemplating the body as a body 1nternally, externally, and both 
1nternaly and externally. And, he abides independent, not clinging to anything 1n the world. That too 1s 
how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. Again, as though he were fo see a corpse 
thrown aside 1n a charnel ground, being devoured by crows, hawks, vultures, dogs, Jackals, or varlous 
kinds of worms, a Bhikkhu compares this same body with it thus: ““Phis body too 1s of the same nature, 
1t WIll be like that, 1t 1s not exempt from that fate.” That too 1s how a Bhikkhu abides contemplating the 
body as a body. Again, as though he were to see a corpse thrown aside 1n a charnel ground, a skeleton 
with flesh and blood, held together with sinews... a fleshless skeleton smeared with blood, held 
together with sinews... a skeleton without flesh and blood, held together with sinews.. disconnected 
bones scattered In all directions, here a hand-bone, there a foot-bone, here a shin-bone, there a thigh- 
bone, here a hip-bone, there a back-bone, here a rib-bone, there a breast-bone, here an arm-bone, 
there a shoulder-bone, here a neck-bone, there a Jaw-bone, here a tooth, there the skull, a Bhikkhu 
compares this same body with 1t thus: “This body too 1s of the same nature, 1t will be like that, 1t 1s not 
exempt from that fate.” That too 1s how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. Again, 
Bhikkhus, as though he were to see a corpse thrown aside in a charnel ground, bones bleached white, 
the color of shells; bones heaped up, more than a year old; bones rotted and crumbled to dust, a 
Bhikkhu compares this same body with 1t thus: ““Phis body too 1s of the same nature, 1t will be like that, 
1t 1S not exempt from that fate.” In this way he abides contemplating the body as a body Internally, or 
he abides contemplating the body as a body Internally, or he abides contemplating the body as a body 
externally, or he abides contemplating the body as a body both internally and externally. Ór else he 
abides contemplating in the body 1ts arising factors, or he abides contemplating in the body 1ts 
vanishing factors, or he abides contemplating 1n the body both 1ts arising and vanishing factors. Or else 
mindfulness that “there 1s a body' 1s simply established in him to the extent necessary for bare 
knowledge and mindfulness. And he abides independent, not clinging to anything 1n the world. That too 
1s how a Bhikkhu abides contemplating the body as a body. 


2518 


DCCCLXXTIV.Trung Ấp Hồng Ân: Chung-yi Hung Ên 
1) Lục Căn Đồng Thời Hợp Ứng—Six Senses Respond At the Same Từne 
Trung Ấp Hồng Ân là tên của một đệ tử và truyền nhân nối pháp của ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Có rất ít 
chỉ tiết về cuộc đời của Thiển sư Trung Ấp Hồng Ân; tuy nhiên, có một vài chỉ tiết nhỏ về vị Thiền sư 
này trong Ngũ Đăng Hội nguyên và trong bộ Truyền Đăng Lục, quyển VI. Thiển sư Trung Ấp Hồng 
Ân trụ và dạy Thiển tại chùa Trung Ấp ở Lãng Châu, bây giờ là thành phố Nam Xưởng trong tỉnh 
Giang Tây. Ngũ Đăng Hội Nguyên kể một câu chuyện giữa Thiền sư Trung Ấp và đồ đệ của mình là 
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch ngay sau khi Ngưỡng Sơn thọ cụ túc giới: Một hôm, Ngưỡng Sơn đến tạ ơn vì 
Thiển sư Trung Ấp đã làm lễ thọ cụ túc giới cho mình. Lúc đó Trung Ấp đang ngồi trên sàng thiền, 
thấy Ngưỡng Sơn đến, Sư bèn lấy tay vỗ nhẹ lên miệng thành tiếng kêu "vu vu." Ngưỡng Sơn bèn đi 
qua đứng bên phía đông. Đoạn Ngưỡng Sơn lại đi qua đứng bên phía tây. Sau đó lại đi đến đứng ở 
khoảng. giữa. Rồi lễ bái tạ giới với Trung Ấp. Cuối cùng, Ngưỡng Sơn bước lui ra đứng ở phía sau. 
Trung Ấp hỏi: "Ông từ nơi đâu mà được tam muội đó?” Ngưỡng Sơn nói: "Ở Tào Khê Thoát Ấn Tử." 
Trung Ấp nói: "Ông nói là Tào Khê dùng Tam muội này để tiếp dẫn người à?" Ngưỡng Sơn nói: "Để 
tiếp dẫn ông 'Khách Qua Đêm," dùng Tam muội này." Ngưỡng Sơn lại hỏi: "Còn Hòa Thượng n 
Tam muội này ở đâu?" Trung Ấp nói: "Lão Tăng ở nơi Mã Tổ đại sư học được Tam muội này." 
Ngưỡng Sơn hỏi: "Làm thế nào để thấy Phật tánh?" Trung Ấp nói: "Tỷ như có một căn phòng. Căn 
phòng này có sáu cửa sổ. Bên trong căn phòng có một con khỉ. Từ phía đông có một con khỉ khác bên 
ngoài kêu rít lên 'chóe chóe'. Con khỉ bên trong cũng kêu đáp lại như thế. Sáu cửa sổ đều kêu, đều 
ứng như thế." Ngưỡng Sơn lễ tạ rồi đứng dậy, nói: "Bạch Hòa Thượng, con hiểu mọi chuyện trong ẩn 
dụ mà ngài vừa mới kể, nhưng còn có một chuyện. Nếu như con khỉ bên trong đang ngủ và con khỉ 
bên ngoài muốn nhìn thấy nó thì sao?" Trung Ấp bước xuống thiền sàng, nắm ĐẤP: Ngưỡng Sơn múa 
nói: "Chóe chóe, cùng ông nhìn thấy nhau rồi. Giống như con mạt nhỏ xíu làm ổ trên lông mi con 
muỗi, đi ra phía ngã tư đường cái kêu rằng đất rộng, người thưa, gặp nhau hiếm lắm!"—Zhongyi 
Hongen, name of a student and dharma successor of Ma-Tsu-Tao-I. Few other details about Zhong-y1 
Hongen$ life are available 1n the classical records; however, there 1s some brief information on him 1n 
the Wudeng Huiyuan and the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume VỊ: 
Zen Master Zhong-yi Hongen lived and taught Zen at Zhongyi Temple in Langzhou, now the city of 
Nanchang in JiangxI Province. The Wudeng Huiyuan tells a meeting between Zhong-yi and his student 
Yangshan shortly after Yangshan received the precepts: One day, Yangshan came to the hall to thank 
Zhong-yi for conferring the precepts upon him. As Zhong-y! sat on the meditation platform, he patted 
his mouth, making a ”woo, woo” sound. Yangshan walked to the east of the hall and stood there. Then 
he went to the west end of the hall and stood there. Then Yangshan went to the center of the hall and 
stood. He then bowed to Zhong-yl for having the precepts. Afterward, he stepped back and stood there. 
Zhong-yi said, "Where did you receive the samadhi?” Yangshan said, "I learned 1t from Tuo Y1nz1 of 
Caoxi." Zhong-y1 said, "Are you saying that Caoxi used this samadhi to greet people?”" Yangshan said, 
"When he received the Overnight Guest, he used this samadhi. Master, where did you learn your 
samadhi?" Zhong-yl said, "I learned this samadhi at Great Teacher Ma's." Yangshan said, "How do you 
see Buddha-nature?" Zhong-yi said, "Well, lets say there was a room with six windows. Inside the 
room 1s a monkey. From the east side another monkey screeches through the window, 'eeeh, eeeh!" 
The monkey Inside then responds, 'eeeh, eeeh!' The monkey outside screeches Into each of the six 
windows and the monkey 1nside responds each time." Yangshan bowed and then stood up, saying, "l 
understand everything in the metaphor youve presented, but theres one more thing. What I1f the 
monkey inside 1s asleep and the monkey outside wants 1t to look at him? Then what?" Zhong-y1 got off 
the platform, grabbed Yangshans hands, and did a dance, exclaiming, "Eeeh!l Eeehl We see each 
other! Its like hearing a tiny mite that has a nest 1n the eyelash of a mosquito calling out in the middle 
Of a busy Intersection! In the wasteland people are sparse. You see few of them!” 


2519 


2) Trung Ấp Và Ngưỡng Sơn— Chung-yi and Yang-Shan 

Trung. Ấp Hồng Ân, tên của một đệ tử và truyền nhân nối pháp của ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Có rất ít 
chỉ tiết về cuộc đời của Thiển sư Trung Ấp Hồng Ân; tuy nhiên, có một vài chỉ tiết nhỏ về vị Thiền sư 
này trong Ngũ Đăng Hội nguyên và trong bộ Truyền Đăng Lục, quyển VI. Thiển sư Trung Ấp Hồng 
Ân trụ và dạy Thiển tại chùa Trung Ấp ở Lãng Châu, bây giờ là thành phố Nam Xương trong tỉnh 
Giang Tây. Ngũ Đăng Hội Nguyên kể một câu chuyện giữa Thiền sư Trung Ấp và đồ đệ của mình là 
Ngưỡng Sơn Huệ Tịch ngay sau khi Ngưỡng Sơn thọ cụ túc giới: Một hôm, Ngưỡng Sơn đến tạ ơn vì 
Thiển sư Trung Ấp đã làm lễ thọ cụ túc giới cho mình. Lúc đó Trung Ấp đang ngồi trên sàng thiển, 
thấy Ngưỡng Sơn đến, Sư bèn lấy tay vỗ nhẹ lên miệng thành tiếng kêu "vu vu." Ngưỡng Sơn bèn đi 
qua đứng bên phía đông. Đoạn Ngưỡng Sơn lại đi qua đứng bên phía tây. Sau đó lại đi đến đứng ở 
khoảng. giữa. Rồi lễ bái tạ giới với Trung Ấp. Cuối cùng, Ngưỡng Sơn bước lui ra đứng ở phía sau. 
Trung Ấp hỏi: "Ông từ nơi đâu mà được tam muội đó?" Ngưỡng Sơn nói: "Ở Tào Khê Thoát Ấn Tử." 
Trung Ấp nói: "Ông nói là Tào Khê dùng Tam muội này để tiếp dẫn người à?" Ngưỡng Sơn nói: "Để 
tiếp dẫn ông TÊN" Qua Đêm,' dùng Tam muội này." Ngưỡng Sơn lại hỏi: "Còn Hòa Thượng đợc 
Tam muội này ở đâu?" Trung Ấp nói: "Lão Tăng ở nơi Mã Tổ đại sư học được Tam muội này." 
Ngưỡng Sơn hỏi: "Làm thế nào để thấy Phật tánh?" Trung Ấp nói: "Tỷ như có một căn phòng. Căn 
phòng này có sáu cửa sổ. Bên trong căn phòng có một con khỉ. Từ phía đông có một con khỉ khác bên 
ngoài kêu rít lên 'chóe chóe'. Con khỉ bên trong cũng kêu đáp lại như thế. Sáu cửa số đều kêu, đều 
ứng như thế." Ngưỡng Sơn lễ tạ rồi đứng dậy, nói: "Bạch Hòa Thượng, con hiểu mọi chuyện trong ẩn 
dụ mà ngài vừa mới kể, nhưng còn có một chuyện. Nếu như con khỉ bên trong đang ngủ và con khỉ 
bên ngoài muốn nhìn thấy nó thì sao?" Trung Ấp bước xuống thiển sàng, nắm tay Ngưỡng Sơn múa 
nói: "Chóe chóe, cùng ông nhìn thấy nhau rồi. Giống như con mạt nhỏ xíu làm ổ trên lông mi con 
muỗi, đi ra phía ngã tư đường cái kêu rằng đất rộng, người thưa, gặp nhau hiếm lắm!"—Chung-yi 
Hung-ên, name of a student and dharma successor of Ma-Tsu-Tao-I. Few other details about Zhong-y1 
Hongen$ life are available 1n the classical records; however, there 1s some brief Information on him 1n 
the Wudeng Huiyuan and the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆ°uan-Teng-Lu), Volume VỊ: 
Zen Master Zhong-y1 Hongen lived and taught Zen at “hongyi Temple in Langzhou, now the city of 
Nanchang in Jiangxi Province. The Wudeng Huiyuan tells a meeting between Zhong-y1 and his student 
Yangshan shortly after Yangshan received the precepts: One day, Yangshan came to the hall to thank 
Zhong-yi for conferring the precepts upon him. As Zhong-y1 sat on the meditation platform, he patted 
his mouth, making a ”woo, woo” sound. Yangshan walked to the east of the hall and stood there. Then 
he went to the west end of the hall and stood there. Then Yangshan went to the center of the hall and 
stood. He then bowed to Zhong-yl for having the precepts. Afterward, he stepped back and stood there. 
Zhong-yi said, "Where did you receive the samadhi?" Yangshan said, "I learned 1t from Tuo Y1nz1 of 
Caoxi." Zhong-y1 said, "Are you saying that Caoxi used this samadhi to greet people?" Yangshan said, 
"When he received the Overnight Guest, he used this samadhi. Master, where did you learn your 
samadhi?" Zhong-yi said, "I learned this samadhi at Great Teacher Ma's." Yangshan said, "How do you 
see Buddha-nature?" Zhong-yi said, "Well, lets say there was a room with six windows. Inside the 
room 1s a monkey. From the east side another monkey screeches through the window, 'eeeh, eeehl' 
The monkey Inside then responds, 'eeeh, eeeh!' The monkey outside screeches into each of the six 
windows and the monkey 1nside responds each time.” Yangshan bowed and then stood up, saying, "l 
understand everything in the metaphor youve presented, but theres one more thing. What I1f the 
monkey inside 1s asleep and the monkey outside wants 1t to look at him? Then what?” Zhong-y1 got off 
the platform, grabbed Yangshans hands, and did a dance, exclaiming, "Eeeh!l Eeehl We see each 
other! Its like hearing a tiny mite that has a nest 1n the eyelash of a mosquito calling out in the middle 
Of a busy Intersection! In the wasteland people are sparse. You see few of them!” 


2520 


DCCCLXXYV.Trung Bộ Kinh: Middle Length Discourses 

1) Ẩm Tị hực Tiết Độ— Moderation in Eating 

Theo Kinh Hữu Học trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy “Thế nào là vị Thánh đệ tử biết tiết độ 
trong ăn uống?° Đức Phật xác nhận tiết độ trong ăn uống như sau: Quán sát một cách khôn ngoan khi 
thọ dụng các món ăn. Ăn uống không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang 
sức hay tự làm đẹp mình, mà chỉ để cho thân nầy được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để 
chấp trì phạm hạnh. Vị ấy nên nghĩ rằng: “Như vậy ta diệt trừ các cắm thọ cũ và không cho khởi lên 
các cảm thọ mới; và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ổn.”——According to the Sekha Sutta in 
the Middle Length Discourses of the Buddha, the Buddha confirmed his noble disciples on moderating 
in eating as follows: Reflecting wisely when taking food. Eating 1s not for amusemeht, not for 
1ntoxication, not for the sake of physical beauty and attractiveness, only for the endurance and 
continuance of this body, for enduring discomfort, and for assisting the holy life. Considering: ““Thus I 
shall terminate old feelings without arousing new feelings and I shall be healthy and blameless and 
shall live in comfort.” 


2) Trung Bộ Kinh: Bản Chất Vô Thường Của Ngũ Uẩn Thủ— The Impermanent Nature oƒ the Five 
Aggregafes oƒ Clinging 

Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra năm hình ảnh cụ thể để chỉ dạy về bản chất vô thường của ngũ 
uẩn thủ. Ngài ví hình thể vật chất hay sắc như một khối bọt, cảm giác hay thọ như bong bóng nước, tri 
giác hay tưởng như ảo cảnh, những hoạt động có tác ý của tâm hay hành như một loại cây mềm rỗng 
ruột, và thức như ảo tưởng. Vì vậy Ngài bảo chư Tăng: “Này chư Tỳ Kheo, có thể nào chăng một bản 
thể vững bền nằm trong một khối bọt, trong bong bóng nước, trong ảo cảnh, trong loại cây mềm rỗng 
ruột, hay trong ảo tưởng? Bất cứ hình thể vật chất nào, dầu trong quá khứ, vị lai hay hiện tại , ở trong 
hay ở ngoài, thô thiển hay vi tế, thấp hay cao, xa hay gần... mà hành giả nhìn thấy, hành giả nên quán 
sát hình thể vật chất ấy với sự chú tâm khôn ngoan hay sự chú tâm chân chánh. Một khi hành giả nhìn 
thấy, suy niệm, và quán sát hình thể vật chất với sự chú tâm chân chánh thì hành giả sẽ thấy rằng nó 
rỗng không, nó không có thực chất và không có bản thể. Này chư Tỳ Kheo có chăng một bản thể 
trong hình thể vật chất?” Và cùng thế ấy Đức Phật tiếp tục giảng giải về bốn uẩn còn lại: “Này chư Tỳ 
Kheo, có thể nào thọ, tưởng, hành, thức lại có thể nằm trong một khối bọt, trong bong bóng nước, trong 
ảo cảnh, trong loại cây mềm rỗng ruột, hay trong ảo tưởng?”-——In the Mijjhamaka Sutra, the Buddha 
øIves five striking similes to 1llustrate the impermanent nature of the five ageregates of clinging. He 
compares material form or body to a lump of foam, feeling to a bubble of water, perception to a 
mirage, mental formatlons or voliional activiies to a plantain trunk without heartwood, and 
consciousness fo an 1llusion. So He asked the monks: “What essence, monks, could there be 1n a lump 
of foam, 1n a bubble, In a mirage, 1n a plantain trunk, in an 1llusion? Whatever material form there be 
whether past, future or present; internal or external; øross or subtle; low or lofty; far or near; that 
material form the meditator sees, meditates upon, examines with systematic and wIse attention, he thus 
seeing, meditating upon, and examining with systematic and wise attention, would find it empty, 
unsubsftantial and without essence. Whatever essence, monks, could there be 1n material form?” And 
the Buddha speaks in the same manner of the remaining ageregates and asks: “What essence, monks, 
could there be in feeling, in perception, in mental formation and in consciousness?” 


3) Trung Bộ Kinh: Chánh Pháp Thượng Xả Hà Huống Phi Pháp—All Dharmas Indeed Must Be 
Abandoned, Much More Dn-Dharmas 

Một ẩn dụ nổi tiếng về chiếc bè, tuy có lẽ hơi khó hiểu đối với những học giả quen sống trong không 

khí trí thức đối nghịch, nhưng có thể biểu minh rõ ràng giáo lý xả chấp của đức Phật: "Cũng như một 

chiếc bè, tất cả các pháp còn phải buông bỏ huống là phi pháp," đây chính là điểm then chốt căn bản 

trong toàn bộ lịch sử giáo điều Phật giáo. Triết học "Bát Nhã Ba La Mật Đa," mà vài người xem như 


2521 


là hoàn toàn lệch hướng trong tinh thần Phật giáo nguyên thủy, cũng không khoan nhượng bất cứ 
trường phái nào trong công cuộc xả chấp, như trong Kinh Kim Cang chẳng hạn. Thật vậy, cái "không" 
của các bộ kinh Bát Nhã chẳng gì khác hơn là bài triết luận về giáo lý xả chấp. Kinh Kim Cang nói 
như vầy: "Như Lai thường dạy rằng các thầy tỳ khưu nên biết pháp ta nói ra ví như chiếc bè đưa qua 
sông: pháp còn nên bỏ huống nữa là chẳng phải pháp." Trong thí dụ chiếc bè, Kinh Trung Bộ, tập 22, 
giảng rộng ra như sau: "Này các thầy tỳ khưu, lời ta dạy ví như chiếc bè, để đưa qua, không phải để 
mang giữ. Hãy nhớ kỹ lời ta đây. Ví như có người suốt ngày đi đường mệt nhọc gặp phải một con sông 
rộng nước sâu; bờ sông bên này đầy lo sợ và hiểm nghèo, còn bờ bên kia thì yên Ổn, không sợ sệt, 
nhưng không có ghe thuyển đưa qua sông, mà cũng không có cầu bắt nối hai bờ. Ví như người ấy nghĩ 
bụng như vầy 'Quả thật sông thì rộng nước thì sâu, bờ bên này đây lo sợ và hiểm nghèo, còn bờ bên 
kia thì yên ổn không sợ sệt, nhưng không có thuyền mà cũng không có cầu đưa ta qua bờ bên kia. Sao 
ta không thử góp nhặt những lau sậy, những que cành chà lá, kết lại làm bè xem sao? Rồi ngồi trên 
bè, ta dùng tay dùng chân mà chèo, chèo êm xuôi qua bờ bên kia.' Theo đó, này các thây tỳ khưu, ví 
như người ấy lượm lặt những lau sậy, những que cành chà lá, kết lại làm bè, rồi dùng tay dùng chân 
mà chèo, chèo êm xuôi qua bờ bên kia. Bấy giờ sông qua rồi, bờ đã đến rồi, ví như người ấy nói vây: 
'Quả thật chiếc bè ấy đã giúp ta nên việc lớn. Nhờ nó chuyên chở ta, và dùng tay dùng chân làm chèo, 
ta mới chèo qua êm được đến bờ bên kia; bây giờ phỏng như ta đội chiếc bè trên đầu hoặc mang nó 
trên vai, và cứ thế mà lên đường đi đâu tùy thích?' Các thầy tỳ khưu nghĩ sao? Người ấy dùng bè như 
vậy có khôn ngoan không?" Các vị tỳ khưu đáp: "Bạch Thế Tôn, nhứt định là không." Đức Phật dạy: 
"Vậy nếu là người khôn ngoan, người ấy phải xử trí làm sao với chiếc bè? Này các tỳ khưu, người Ấy 
nên nghĩ như vây: 'Quả thật chiếc bè ấy đã giúp tôi nên việc. Nhờ ngồi trên bè, và chèo bằng tay chân 
mà tôi qua êm được bở bên kia. Giờ đây nếu tôi bỏ lại chiếc bè ấy bên bờ, hoặc vứt nó chìm xuống 
nước, và tôi lại tiếp tục lên đường?' Các thầy tỳ khưu, nếu làm vậy, người ấy đáng là người khôn 
ngoan khéo xử trí với chiếc bè. Cũng như vậy đó, các thầy tỳ khưu, giáo pháp ta dạy các thầy ví như 
chiếc bè, cốt để đưa qua, không phải để mang giữ. Thấu rõ ví dụ ấy, thì đối với pháp, các thầy còn 
phải buông xả huống nữa là phi pháp."—The well-known simile of the raft which may seem somewhat 
unintelligible to some of the Buddhist criics who are used to an altogether different 1ntellectual 
landscape,' 1s a good 1llustration of the Buddhist teaching of non-attachment. The teaching, "Like unto 
a raft, all đharmas indeed must be abandoned, much more un-dharmas!” 1s really the most fundamental 
keynote running through the whole course of the history of Buddhist dogmatics. The philosophy of 
"Prajna-paramita," which 1s considered by some quite deviating from the spirit of primitive Buddhism, 
1s in no way behind in upholding this doctrine of non-attachment; for Instance, as we see 1n the 
Vajracchedika Sutra. In fact, the theory of Sunyafa as expounded ¡n all the Prajna Sutras 1s no more 
than philosophizing on the doctrine of non-attachment." In MajJjhima Nikaya, Volume 22, the simile 
1(self runs as follows: "In the simile of a raft do I teach my doctrine to you, Ô monks, which 1s designed 
for escape, not for retention. Listen attentively and remember well what I am going to say. Suppose 
that a man coming upon a long Journey finds in his way a great broad water, the hither side beset with 
fears and dangers, but the further side secure and free from fears, and no boat wherewith to cross the 
flood nor any bridge leading from this to the other shore. And suppose this man to say to himself: 
"Verily this 1s a great and wide water, and the hither side 1s full of fears and dangers, but the further 
side secure and free from fears; and there 1s neither boat nor bridge to take me from this to that further 
shore. How 1f gather some reeds and twigs and leaves and bind them together Into a raft; and then, 
supported on that raft, and labourinng with hands and feet, cross in safety to that other shore? 
Accordinply, O monks, suppose this man go gather together reeds and twigs and leaves and branches 
and bind them together info a raft, and launching forth upon 1t and labouring with hands and feet, attain 
1n safety the other shore. And now, the flood crossed, the further shore attained, suppose the man 
should say: 'Very serviceable indeed has this my raft been to me. Supported by this raft and working 
with hands and feet, I am safely crossed to this other shore; how now 1 [ lift the raft up on my head or 


2522 


lay 1t upon my shoulder, and so proceed withersoever I wish?' What do you think, O monks? So doïng, 
would this man be acting rightly as regards his raft?" No, verily, Lord! The Buddha continued: "And 
what then ought this man to do 1f he would act rightly as regards the raft? Thus, O monks, ought the 
man to consider: "Truly this raft has been serviceable to me! Supported by this raft and exerting hands 
and feet, Ï am crossed 1n safety to this further shore. How now I1 I lay the raft up on the bank or leave 1t 
to sink in the water and so proceed upon my Journey? So doïing, O monks, the man would be acting 
riphtly as regards his raft.' In like manner also do I teach my doctrine to you 1n the simile of a raft, 
which 1s meant, Ó monks, for escape and not for retention. Understanding the simile of the raft, O 
monks, you must leave dharmas behind, how much more undharmas!" 


4) Trung Bộ Kinh: Chế Ngự Điên Đảo Vọng Tưởng, Bóng Tối Và Vô Minh—To Become the 
Conqueror oƒ Conƒusion, Darkness, and Ïgnorance 
Trung Bộ Kinh thuật lại cuộc hỏi đạo của Phật với các nhà tư tưởng Số Luận có phần hơi khác với lời 
thuật trong thi kệ của các nhà Đại Thừa, nhưng cách này lại hỗ trợ tốt hơn cho sự hiểu biết của chúng 
ta về sự Giác ngộ của đức Phật. Lý do đức Phật không thỏa mãn với giáo lý của hai vị thầy U ra la và 
Uất Đầu Lam (U ra la và Uất Đầu Lam là hai vị thầy của Bồ tát Sĩ Đạt Ta. Hai nhà tu khổ hạnh mà 
Thái Tử Cô Đàm đã tìm đến đầu tiên sau khi Ngài rời bỏ cung điện của vua cha để ra đi tìm đường 
cứu vớt nhân loại. Các đạo sư mà thái tử Sĩ Đạt Đa đã đến hỏi đạo sau khi Ngài xuất gia và trước khi 
Ngài thành Phật. Uất Đà Ca La Ma Tử đã đạt đến tầng thiển phi tưởng phi phi tưởng xứ. Uất Đầu Lam 
Phất cũng chính là thầy dạy của năm anh em Kiểu Trần Như trước kia) được diễn ra như vầy: "Giáo lý 
ấy không đưa đến phản tỉnh, đến xả trừ, đến yên tịnh, đến thâm ngộ, đến diệu giác, đến Niết Bàn, mà 
chỉ đạt đến cảnh giới hư vô." Như vậy đức Phật hiểu Niết Bàn là thế nào, vì trên mặt chữ nghĩa, Niết 
Bàn là hủy diệt, hoặc tịch diệt (đập tắt), nhưng trong kinh Trung Bộ đức Phật lại ghép nó chung với 
những thành ngữ như diệu giác, thâm ngộ, phần tỉnh (tái thẩm định) và tương phản với hư vô? Cứ xét 
theo những danh phẩm ấy, không có gì phải ngờ vực Niết Bàn là một quan niệm rất thực tiễn chỉ vào 
một chứng nghiệm nào đó có thể xác định được. Khi đức Phật trở lại bờ sông Ñi Liên Thiển, rải cỏ 
làm tọa cụ, ngồi kiết già dưới bóng cây mát và yên lặng. Ngài đã thệ nguyện nếu không chứng đạo 
quyết không rời nơi này. Với chí quyết như vậy, cuối cùng đức Phật chứng quả Chánh Đẳng Chánh 
Giác sau bao nhiêu kiếp lao tâm khổ trí tầm cầu. Sự chứng đắc này có khác với những lần chứng trước 
khi đức Phật hỏi đạo ở hai vị A Ra La và Uất Đà La hay không? Chính đức Phật đã diễn tả như sau: 
"Này các đồ đệ, bấy giờ ta cũng phải sanh ra, nhưng xét thấy có sanh thì có khổ nên ta hướng tới an 
tịnh vô thượng mà ta đã chứng đến, ngay cả cảnh Niết Bàn vô sanh nữa. Chính ta cũng phải thành trụ 
và suy hoại, nhưng xét thấy có thành trụ và suy hoại thì có khổ nên ta hướng tới cảnh an tịnh vô 
thượng của Niết Bàn vốn không thành trụ và suy hoại; cảnh an tịnh mà ta đã chứng đến, và ngay cả 
Niết Bàn không có thành trụ và suy hoại nữa. Chính ta cũng phải bệnh tật, nhưng xét thấy có bệnh tật 
thì có khổ nên ta hướng tới cảnh an tịnh vô thượng của Niết Bàn vốn không bệnh tật; cảnh an tịnh mà 
ta đã chứng đến, và ngay cả Niết Bàn không có bệnh tật nữa. Chính ta cũng phải chết đi, nhưng xét 
thấy có chết thì có khổ nên ta hướng tới cảnh an tịnh vô thượng của Niết Bàn vốn không có chết; cảnh 
an tịnh mà ta đã chứng đến, và ngay cả Niết Bàn không có chết nữa. Chính ta cũng mắc phải ưu phiễn, 
nhưng xét thấy có ưu phiền thì có khổ nên ta hướng tới cảnh an tịnh vô thượng của Niết Bàn vốn vô 
ưu; cảnh an tịnh mà ta đã chứng đến, và ngay cả Niết Bàn vô ưu nữa. Chính ta cũng mắc phải nhiễm 
ô, nhưng xét thấy có nhiễm ô thì có khổ nên ta hướng tới cảnh an tịnh vô thượng của Niết Bàn vốn vô 
nhiễm; cảnh an tịnh mà ta đã chứng đến, và ngay cả Niết Bàn vô nhiễm nữa. Bấy giờ, ta thấy ta biết: 
"Ta tin quyết đã giải quyết xong. Đây là lần sanh cuối cùng của ta. Không bao giờ ta trở lại kiếp sống 
này nữa." Theo Thiền sư D.T. Suzuki trong bộ Thiền Luận, Tập I, Niết Bàn mà không sanh tử, không 
nhiễm ô, không ưu phiên, thoát ngoài bệnh tật, ngoài "thành trụ hoại không", thì dường như quá tiêu 
cực, nhưng nếu không có gì là khẳng định hết ở những phủ nhận ấy ắt đức Phật không thể nghỉ yên 
trong cảnh "an tịnh vô thượng" ấy của Niết Bàn, và tin quyết ở cứu cánh giải thoát như vậy được. Do 


2523 


vậy, chúng ta có thể thấy cái mà đức Phật phủ nhận chính là Vô minh, căn nguyên của sanh tử, và vô 
minh ấy chỉ có thể đánh bạt được bằng tất cả khí lực bình sanh của ý chí, chớ không phải bằng hư 
luận, bằng trầm tư. Ý chí được xác định như vậy, tất cả những ham muốn, cảm nghĩ và dụng công, tất 
cả đều dứt hết cái mê đắm vị ngã, hết gây nhân cho những nhiễm ô, phiển trược, và đủ thứ những 
chướng ngại khác như phần nhiều được để cập trong văn học Phật giáo, về Đại thừa cũng như Tiểu 
thừa. Trong ý nghĩa ấy, đức Phật là người chế ngự, không phải chế ngự cái hư vô không tưởng, mà là 
chế ngự những điên đảo vọng tưởng, bóng tối và Vô Minh—The Majjhima Nikaya's account of the the 
Buddha's interview with the Samkhya thinkers somewhat differs from the Mahayana s poefs, but in a 
way gives a betfer support to our understanding as regards the Buddhas Enlightenment. The reason 
why he was not satisfied with the teaching and discipline of Alara Kalama and Uddaka (Alara Kalama 
and Uddaka, two famous masters to whom the youthful Prince Gautama first went for spiritual help on 
leaving his father”s home to save mankind. The teachers under whom prince Siddhartha after leaving 
the world and before he became the Buddha, received 1nstructions. The state reached by Uddaka- 
Ramaputta was that at which neither thought nor non-thought exists. Udraka-Ramaputra was also the 
master of Kaundinya, Asvajit, Dasabala-Kasyapa, Mahanaman-Kulika, and Bhadrika before they met 
Prince Siddhartha) 1s stated to be this: "This doctrine does not lead to turning away, to dispassion, to 
Cessation, to quietude, to perfect penetrafion, to supreme awakening, to Nirvana, but only to attainment 
to the Realm of Nothingness." What did then the Buddha understand by Nrrvana which literally means 
annihilation or cessation, but which 1s grouped here with such terms as awakening, turnng away, and 
penetration, and contrasting to nothingness? There 1s no doubt, as far as we can judge from these 
qualifications, that NÑirvana 1s a positive conception pointing to a certain determinable experience. 
When he came up to the bank of the NarranJana and took his seat of soft grass on a shady, peaceful 
spot, he made up his mind not to leave the place until he realized in himself what he had been after 
ever since his wandering away from home. Thus resolved, the Buddha finally came to realize Supreme 
Enlightenment for which he had laboured for ever so many lives. How this vary from his former 
attainments under Alara Kalama and Uddaka? The Buddha expresses himself as follows: “Then, 
disciples, myself subJect to birth, but perceiving the wretchedness of things subJect to birth and seeking 
after the Iincomparable security of Nirvana, which 1s birthless, to that incomparable security I attained, 
even to Nirvana which 1s birthless. Myself subject to growth and decay, but perceiving the 
wretchedness of things subJect to growth and decay and seeking after the Incomparable securlty of 
Nrirvana which 1s free from growth and decay, to that incomparable security I attained, even Nirvana 
which 1s free from growth and decay. Myself subJect to disease, but perceiving the wretchedness of 
things subJject to disease and seeking after the incomparable security of NÑirvana which 1s free from 
disease, to that incomparable security I attained, even Nirvana which 1s free from disease. Myself 
subJect to death, but perceiving the wretchedness of things subject to death and seeking after the 
incomparable security of Nirvana which 1s deathless, to that incomparable security I attained, even 
Nrirvana which 1s deathless. Myself subJect to sorrow, but perceiving the wretchedness of things subJect 
to sorrow and seeking after the Iincomparable security of Nirvana which 1s sorrowless, to that 
incomparable security I attained, even Nirvana which 1s sorrowless. Myself subJect to stain, but 
perceiving the wretchedness of things subJect to stain and seeking after the incomparable security of 
Nrrvana which 1s stainless, to that incomparable security I attained, even Nirvana which 1s stainless. 
Then I saw and knew: 'Assured am I of deliverance; this 1s my final birth; never more shall I return to 
this le!" According to Zen master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, Volume I (161), when 
Nrrvana 1s qualified as birthless, deathless, stainless, sorrowless, and free from growth and decay and 
disease, 1t looks negativistic enough. But 1f there were nothing affirmed even 1n these negations, the 
Buddha could not rest in "Incomparable security” of Ñirvana and been assured of final emancipation. 
What thus the Buddha denied, we can see, was lIgnorance as to the true cause of birth and death, and 
this Ignorance was dispelled by the supreme effort of the will and not by mere dialectic reasoning and 


2524 


contemplation. The will was asserted and the intellect was awakened to 1s true sigmficance. All the 
desires, feelings, thoughts, and strivings thus illuminated cease to be egoistic and are no more the 
cause of defilements and fetters and many other hindrances, of which so many are referred to ¡n all 
Buddhist literature. Mahayana and Hinayana. In this sense the Buddha 1s the Jina, Conqueror, not an 
empty conqueror over nothingness, but the conqueror of confusion, darkness, and Ilgnorance. 


5) Trung Bộ Kinh: Chín Loại Ngã Chấp Cần Phải Xả Bỏ— Nine Wrong Speculations oƒ Selfhood 
That Should Be Got Rid OQƒ 

Hễ còn chấp trước, dầu chỉ là một mẩy may, dầu ở đâu, ở trong hay ở ngoài, thì cái tôi vẫn còn 
nguyên gốc, và chắc chắn còn tạo nghiệp lực mới, cũng như lôi cuốn chúng ta vào vòng sanh tử luân 
hồi không biết đâu là cùng tận. Chấp là một hình thức ám ảnh hoặc ảo ảnh hoặc tưởng tượng mà Kinh 
Trung Bộ đã ghi lại chín loại chấp ngã, toàn do vọng tưởng tạo ra, và tự nhiên đưa đến chấp trước 
bằng mọi cách. Chúng gồm những ý tưởng này: 'Tôi là,' "Tôi là cái ấy,' "Tôi sẽ hiện hữu,' "Tôi sẽ không 
hiện hữu,' "Tôi sẽ có sắc,' "Tôi sẽ vô sắc,' 'Tôi sẽ có tưởng,' "Tôi sẽ không có tưởng, 'Tôi sẽ không có 
tưởng cũng không không có tưởng.' Chúng ta phải vứt bỏ tất cả những vọng tưởng ấy, những khái niệm 
ngã chấp ngã mạn ấy, để chứng đến cứu cánh tối hậu của đời sống tu Phật. Hễ xả trừ được thí chúng 
ta hết chuốc lấy sầu hận, hết bạc đãi người và vướng phải lo sợ, tức là được an tâm, tức là chứng đắc 
Niết Bàn, và chứng vào thực tế và thực tại của vạn hữu. Một khi huệ đã phát lên thì giới cũng bỏ luôn, 
định cũng bỏ lại sau lưng, chỉ còn lại một trạng thái tỉnh táo của tâm thức trong ấy chỉ có tùy cẩm mà 
ứng dụng —This attachment 1s a form of obsession or illusion or Iimagination. Nine of such self- 
conceited illusions are mentioned in the Nikaya, all of which come out of the wrong speculations of 
selfhood and naturally lead to attachment in one way or another. They are the ideas that 'Ï am,' Iam 
that,' T shall be,' 'I shall not be, 1 shall have form,' TT shall be without form,' 1 shall have thought,' 'I 
shall be without thought,' 'I shall neither have thought nor be without thought.' We have to get rid of all 
these Mannitams), arrogant, self-asserting conceptions, in order to reach the final goal of Buddhist hife. 
For when they are eliminated, we cease to worry, to harbour hatred, to be belabouring, and to be 
seized with fears; which 1s tranquilization (santi), and Nirvana, and the seeing 1nto the reality and truth 
of things. When 'Prajna' 1s awakened 1n us, morality 1s abandoned, meditation left behind, and there 
remains only an enlightened sfate of consciousness 1n which spirit moved as 1t listed." 


6)_ Trung Bộ Kinh: Chú Tâm Cảnh Giác— Devotion to Wakefulness 

Theo Kinh Hữu trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy về “Chú tâm cảnh giác` như sau: Ban ngày 
trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm 
trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp. Ban đêm trong canh giữa, vị nầy nằm xuống phía hông phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác 
trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngôi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 
khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại 
pháp. Trong Phật giáo, chú tâm hay sự tỉnh thức có nghĩa là thực hiện sự tỉnh thức trong mọi hoạt 
động. Đây là sự tỉnh thức toàn thiện, ý nói chánh niệm hay yếu tố thứ bẩy trong Bát Thánh Đạo— 
According to the Sekha Sutta in the Middle Length Discourses of the Buddha, the Buddha confirmed 
his noble disciples on devotion to wakefulness as follows: During the day, while walking back and 
forth and sitting, a noble disciple purifies his mind of obstructive sfates. In the first watch of the mipght, 
while back and forth and sitting, he purifies his mind of obstructive states. In the middle watch of the 
mght he lies down on the right side 1n the lion”s pose with one foot overlapping the other, mindful and 
fully aware, after noting In his mind the time for rising. After rising, in the third watch of the mpght, 
while walking back and forth and sitting, he purifies his mind of obstructive states. In Buddhism, 
"attention” or "mindfulness” refers to mindfulness of all mental and physical activities. This 1s the 
perfect mindfulness, 1.e., the seventh element of the eightfold noble path. 


2525 


7) Trung Bộ Kinh: Công Đúc Thân Hành Niệm— Merits oƒ the Cultivation oƒ the Mindfulness 0ƒ 
the Body 

Theo Kinh Tu Tập Thân Hành Niệm trong Trung Bộ, tu tập thân hành niệm là khi đi biết rằng mình 
đang đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm biết rằng mình đang nằm; khi ngồi biết rằng 
mình đang ngồi. Thân thể được xử dụng thế nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Sống không phóng 
đật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp Ấy 
mà nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất và định nh. Mục đích đầu tiên của thiền tập là để nhận 
thức bản chất thật của thân mà không chấp vào nó. Đa phần chúng ta nhận thân là mình hay mình là 
thân. Tỉnh thức về thân trong những sinh hoạt hằng ngày, như đi, đứng, nằm, ngồi, nhìn ai, nhìn quang 
cảnh, cúi xuống, duỗi thân, mặc quần áo, tăm rữa, ăn uống, nhai, nói chuyện, vân vân. Mục đích là chú 
ý vào thái độ của mình chứ không chạy theo những biến chuyển. Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng 
thân này là một khối ung sang bất tịnh, thân này là trung tâm bão của khổ đau phiển não. Thân mình 
bất tịnh, thân người cũng bất tịnh, chỉ có thân Phật là thanh tịnh—According to the Kayagatasati-Sutta 
1n the Middle Length Discourses of the Buddha, cultivation of mindfulness of the body means when 
walking, a person understands that he 1s walking; when standing, he understands that he 1s standing; 
when sitting, he understands that he 1s siting; when lying, he understands that he 1s lying. He 
understands accordingly however his body 1s đisposed. As he abides thus diligent, ardent, and resolute, 
his memories and intentions based on the household life are abandoned. The first goal of meditation 
practices 1s to realize the true nature of the body and to be non-attached to 1t. Most people 1dentify 
themselves with their bodies. Mindfulness of your body 1n daily life activifies, such as mindfulness of 
your body while walking, standing, lying, siting, looking at someone, looking around the 
environments, bending, stretching, dressing, washing, eating, drinking, chewing, talking, etc. The 
purpose of mindfulness 1s to pay attention to your behavior, but not to run affer any events. Zen 
practitioners should always remember that this body 1s an Impure mass of ulcers, this body 1s the storm 
center of sufferings and afflictions. Our own bodies being impure and disgust, the bodies of others are 
likewise, only the Buddha-body 1s forever pure. 


8) Trung Bộ Kinh: Hương Thiền— The Zen Fragrance 

Dầu cho phép tu tập Thiển định có thể đem đến cho hành giả những hoan lạc siêu thể chất nào đi nữa, 
đức Phật vẫn xem những niềm vui ấy không thể sánh vào đâu với cái vui chứng đạo rốt ráo của đời 
sống người tu Phật; nên cần xả bỏ từng niềm vui một, nếu không thì hành giả phải vướng mắc và bị 
chướng ngại trên đường cầu tuệ giác Bát Nhã. Chỉ bằng tuệ giác ấy mới chứng được tâm giải thoát, 
hoặc trở về với bản chất nguyên thủy của chính mình. Và giải thoát ở đây, đức Phật muốn nói là thoát 
ly tất cả mọi hình thức chấp trước, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nên trong Kinh Trung Bộ, số 138, đức 
Phật nói: "Đừng để tâm ông dao động bởi ngoại vật, mà cũng đừng để bị lệch hướng bởi những tưởng 
niệm bên trong. Hãy xa lìa tất cả mọi chấp trước, tất cả sợ sệt. Đó là con đường vượt qua nỗi khổ sanh 
tử luân hồi."——Whatever supersensual pleasures one may experience ¡in the meditation exercises, the 
Buddha considered them to be far short of the ulimate goal of Buddhist life; every one of such 
pleasures had to be abandoned as 1t would entangle the mind and interrupt 1ts ascending course to the 
awakening of praJna. It was through this awakening alone that the consciousness of emancipation or 
going back to one's original spiritual abode could be attained. And by emancipation here the Buddha 
meant to be free from all forms of attachment, both sensual and intellectual. So says he 1s In the 
Majjhima Nikaya (Middle Length Discourses), 138: Let not thy mind be disturbed by external obJects, 
nor let It go astray among thy own 1deas. Be free from attachments, and fear not. This 1s the way to 
overcome the suffering of birth and death. As long as there 1s the slightest trace of attachment 
anywhere, outwardly or inwardly, there remains the substratum of selfhood, and this 1s sure to create a 
new force of karma and involve us in the eternal cycle of birth-and-death. 


2526 


9) Trung Bộ Kinh: Mười Công Đúc Của Tu Tập Thân Hành Niệm— Ten Merits oƒ the Cultivation 
0ƒ the Mindƒfulness oƒ the Body 
Theo Kinh Tu Tập Thân Hành Niệm trong Trung Bộ, tu tập thân hành niệm là khi đi biết rằng mình 
đang đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm biết rằng mình đang nằm; khi ngồi biết rằng 
mình đang ngồi. Thân thể được xử dụng thế nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Sống không phóng 
đật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy 
mà nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất và định tĩnh. Như vậy là tu tập thân hành niệm. Có mười 
công đức của tu tập Thân Hành Niệm. Thứ nhất là lạc bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không nhiếp 
phục vị ấy, và vị ấy sống luôn luôn nhiếp phục bất lạc được khởi lên; khiếp đảm sợ hãi được nhiếp 
phục, và khiếp đảm sợ hãi không nhiếp phục được vị ấy, và vị ấy luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ 
hãi được khởi lên. Thứ nhì là vị ấy kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, 
gió, mặt trời, các loài rắn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận. Thứ ba là vị ấy có khả năng chịu 
đựng được những cảm thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả 
ái, đưa đến chết điếng. Thứ tư là tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có 
phí sức, vị ấy chứng được Tứ Thiền, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc trú. Thứ năm là vị ấy chứng được 
các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình biến đi ngang 
qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không; độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong 
nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết già đi trên hư không như con chim; với 
bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oa1 thần như vậy; có thể thân 
có thần thông bay cho đến Phạm Thiên; với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, 
chư Thiên và loài người, ở xa hay ở gần. Thứ sáu là với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng 
sanh, các loại người; tâm có tham, biết tâm có tham; tâm không tham, biết tâm không tham; tâm có 
sân, biết tâm có sân; tâm không sân, biết tâm không sân; tâm có si, biết tâm có si; tâm không si, biết 
tâm không sĩ; tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán loạn; tâm đại hành, 
biết tâm đại hành; tâm không đại hành, biết tâm không đại hành; tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa 
vô thượng; tâm vô thượng, biết tâm vô thượng; tâm thiển định, biết tâm thiển định; tâm không thiển 
định, biết tâm không thiền định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết tâm 
không giải thoát. Thứ bảy là vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, vân vân, vị ấy 
nhớ đến các đời sống quá khứ với các nét đại cương và các chỉ tiết. Thứ tám là với thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, vị ấy thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Thứ chín là vị ấy biết rõ rằng chúng 
sanh người hạ liệt, kể cao sang, nguời đẹp đế kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Thứ mười là với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri với thượng trí, vị ấy 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc——According to 
the Kayagatasati-Sutta in the Middle Length Discourses of the Buddha, cultivation of mindfulness of 
the body means when walking, a person understands that he 1s walking; when standing, he understands 
that he 1s standing; when sitting, he understands that he 1s sitting; when lying, he understands that he 1s 
lying. He understands accordingly however his body 1s đisposed. As he abides thus diligent, ardent, and 
resolute, his memories and Intentions based on the household life are abandoned. That 1s how a person 
develops mindfulness of the body. There are ten merits of the culivation of the mindfulness of the 
body. First, one becomes a conqueror of discontent and delight, and discontent does not conquer 
oneself; one abides overcoming discontent whenever 1t arises. Second, one becomes a conqueror of 
fear and dread, and fear and dread do not conquer oneself; one abides overcoming fear and dread 
whenever they arise. Third, one bears cold and heat, hunger and thirst, and contact with gadflies, 
mosquifoes, wind, the sun, and creeping things; one endures 1ll-spoken, unwelcome words and arisen 
bodily feelings that are painful, racking, sharp, piercing, disagreeable, distressing, and menacing to 
life. Fourth, one obtains at wIll, without trouble or difficulty, the four jhanas that constitute the higher 
mind and provide a pleasant abiding here and now. Fifth, one wields the various kinds of supernormal 


2527 


power: having been one, he becomes many; having been many, he becomes one; he appears and 
vanishes; he goes unhindered through a wall, through an enclosure, through a mounfain as though 
through space; he dives In and out of the earth as though 1t were water; he walks on water without 
sinking as though 1t were earth; seated cross-legsed, he travels in space like a bird; with his hand he 
touches and strokes the moon and sun so powerful and mighty; he wields bodily mastery even as far as 
the Brahma-world. Sixth, one understands the minds of other beings, of other persons, having 
encompassed them with one”s own mind. He understands the mind of other beings, of other persons, 
having encompassed them with his own mind. He understands a mind affected by lust as affected by 
lust and a mind unaffected by lust; he understands a mind affected by hate as affected by hate and a 
mind unaffected by hate as unaffected by hate; he understands a mind affected by delusion as affected 
by delusion and a mind unaffected by delusion as unaffected by delusion; he understands a confracted 
mind as contracted and a đistracted mind as distracted mind; he understands an exalted mind as exalted 
and an unexalted mind as unexalted; he understands a surpased mind as surpassed and an unsurpassed 
as unsurpassed; he understands a concentrated mind as concenfrated and an unconcentrated mind as 
unconcentrated; he understands a liberated mind as liberated and an unliberated mind as unliberated. 
Seventh, one recollects one”s manifold past lives, that 1s, one birth, two births..., a hundred births, a 
thousand births, a hundred thousand births, many aeons of world-contraction, many aeons of world- 
©expansion, many aeons of world-contraction and expansion: “There Ï was so named, of such a clan, 
with such an appearance, such was my nutriment, such my experience of pleasure and pain, such my 
life-term; and passing away from there, Ï reapppeared elsewhere; and there too Ï was so named, of 
such an appearance, such was my nutriment, such my experience of pleasure and pain, such my life- 
term; and passing away from there, I reappeared here. Thus with their aspects and particulars one 
recollects one”s manifold past lives. Eighth, with the divine eye, which 1s purified and surpasses the 
human. Ninth, one sees beings passing away and reappearing, Inferior and superior, fair and ugly, 
fortunate and unfortunate, and one understands how beings pass on according to their actions. Tenth, 
by realizing for oneself with direct knowledge, one here and now enters upon and abides in the 
deliverance of mind and deliverance by wisdom that are taintless with the destruction of the taints. 


10) Trung Bộ Kinh: Năm Phiên Trược Chưa Được Đoạn Tận— Five Shackles in the Heart 

Đức Phật dạy trong Trung Bộ Kinh, kinh Tâm Hoang Vu, có năm phiển trược chưa được đoạn tận. 
Phiển trược thứ nhất chưa được đoạn tận: Ở đây vị Tỳ Kheo đối với những dục, không phẩi không 
tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không 
phải không nhiệt tình, không phải không khát ái, thì tâm của vị Tỳ Kheo đó không hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Phiền trược thứ hai chưa được đoạn tận: Vị Tỳ Kheo nào đối với tự thân 
không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không 
khao khát, không phải không nhiệt tình, không phải không khát ái, thì tâm của vị Tỳ Kheo đó không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Phiển trược thứ ba chưa được đoạn tận: Vị Tỳ Kheo 
nào đối với các sắc pháp không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ái 
luyến, không phải không nhiệt tình, không phải không khát ái, thì tâm của vị Tỳ Kheo đó không hướng 
về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Phiển trược thứ tư chưa được đoạn tận: Vị Tỳ Kheo nào ăn 
cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đây, sống thiên nặng về khoái lạc, về sàng tọa, khoái lạc về ngủ 
nghỉ, khoái lạc về thụy miên. Phiển trược thứ năm chưa được đoạn tận: Tỳ Kheo nào sống phạm hạnh 
với mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: “Ta với giới nầy, với hạnh nây, với khổ hạnh nây hay 
với phạm hạnh nầy sẽ được sanh làm chư Thiên này hay chư Thiên khác.”—In the Middle Length 
Discourses of the Buddha, the Wilderness In the Heart Sutra, the Buddha confirmed: ““There are five 
shackles In the heart.” The first shackle 1n the heart that he has not severed: Here a bhikkhu 1s not free 
from lust, desire, affection, thirst, fever, and craving for sensual pleasures, and thus his mind does not 
incline to ardour, devotion, perseverance, and striving. As his mind does not incline to ardour, 


2528 


devotion, perserverance, and striving. The second shackle In the heart that he has not severed: A 
bhikkhu 1s not free from lust, desire, affection, thirst, fever, and craving for the body (the rest remains 
the same as in the last part of 1). The third shackle in the heart that he has not severed: A bhikkhu 1s 
not free from lust, desire, affection, thirst, fever, and craving for form (the rest remains the same as the 
last part of I). The fourth shackle 1n the heart that that he has not severed: A bhikkhu eats as much as 
he likes until his belly 1s full and indulges in the pleasures of sleeping, lolling, and drowsing... As his 
mind does not inclined to ardour, devotion, perserverance, and striving. The fifth shackle in the heart 
that that he has not severed: A bhikkhu lives a holy life aspiring to some order of gods thus: “By this 
virtue or observance or asceticism or holy life, I shall become a great god or some lesser god,” and 
thus his mind does not 1nclined to ardour, devotion, perserverance, and sfriving. 


11) Trung Bộ Kinh: Quán Thân— Mindfulness oƒ the Body 

Theo Kinh Thân Hành Niệm trong Trung Bộ Kinh, Tu tập thân hành niệm là khi đi biết rằng mình 
đang đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm biết rằng mình đang nằm; khi ngôi biết rằng 
mình đang ngồi. Thân thể được xử dụng thế nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy 
mà nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất và định tĩnh. Như vậy là tu tập thân hành niệm. Ngoài ra, 
suy niệm hay tỉnh thức về thân còn là quán tưởng về 32 phần của thân thể như tóc, lông, móng, răng, 
da, xương, tủy, vân vân. Quán niệm về thân (tư duy hay trầm tư về thân thể con người). Như vậy, sự 
chú tâm tập trung vào thân thể, một trong bốn cơ sở chú tâm. Nó bao gồm việc đi, đứng, nằm, ngôi và 
bất cứ hoạt động thân thể nào. Pháp quán niệm thân không phải chỉ bao gồm có pháp niệm hơi thở, 
như thở vào, thở ra, mà còn là những pháp khác nữa như niệm về bản chất ô trược của cơ thể. Đối với 
các bạn trẻ, không lúc nào mà các bạn thích quán sự bất tịnh của cơ thể này. Tuy nhiên, dầu thích hay 
không thích, nếu chúng ta chịu khó coi lại thân này một cách khách quan, chúng ta sẽ chẳng bao giờ 
tìm thấy cái gì đẹp đẽ nơi thân này cả. Sắc đẹp này chỉ là bể ngoài của lớp da. Kỳ thật toàn thân mình 
chỉ là một khối uế trược. Dầu trẻ hay già chúng ta cũng nên thấu hiểu sự thật của thân này, và những 
sự kiện mà chúng ta gặp phải như sanh, lão, bệnh và tử. Thật vậy, từ khi sanh ra đời, cuộc sống của 
chúng ta luôn đang bị lão, bệnh và tử lấn dần. Quan niệm này không bi quan mà cũng không lạc quan. 
Người Phật tử không nên nghĩ rằng cái nhìn vào đời sống và thế gian của đạo Phật là đen tối buồn 
thảm. Người Phật tử luôn hiểu rằng đời là khổ, nhưng họ luôn kinh qua cuộc sống bằng nụ cười. Hành 
giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng khi chúng ta tỉnh thức nơi thân và những chuyển động của nó, chúng ta 
cũng tỉnh thức nơi tâm. Cuối cùng, chúng ta sẽ thấy thân và tâm là một. Lúc đó, nhìn vào tâm, chúng 
ta thấy niệm đến niệm đi, cũng giống như sóng lên sóng xuống. Hãy chỉ lẵng lặng theo dõi và tỉnh 
thức nơi hơi thở cho đến khi không còn niệm nào khởi nữa, lúc đó tâm mình nào khác chi mặt hồ tĩnh 
lặng —According to the Kayagatasati-Sutta in the Middle Length Discourses of the Buddha, cultivation 
of mindfulness of the body means when walking, a person understands that he is walking; when 
standing, he understands that he 1s standing; when sitting, he understands that he 1s siting; when lying, 
he understands that he 1s Iying. He understands accordingly however his body 1s disposed. As he abides 
thus diligent, ardent, and resolute, his memorles and intentions based on the household life are 
abandoned. That 1s how a person develops mindfulness of the body. Besides, mindfulness of the body 
also means the contemplation of the thirty-two repulsive parts of the body, hair of the head, hairs of the 
body, na1ls, teeth, skin, flesh, sinews, bones, marrow, etc. Mindfulness đirected toward the body, one of 
the four foundations of mindfulness. lt 1s a mindfulness on walking, standing, lying, and sitting and or 
any bodily actiivies. Body contemplaton ¡ncludes not only breathing in and breathing out 
(anapanasatti), but also other types such as the reflection on the defilement of the body (asubha). To 
the youth, at no time you like to regard the body as foul. However, whether we like 1t or not, 1Ï we 
review this body obJectively we wIll never find anything beautiful in our own body. Beauty 1s only on 
the surface of the skin. In fact, our whole body 1s only a heap of impure parts. Young or old, 1t 1s good 


2529 


to understand the real nature of this body, and the fact that we all confront birth, aging, sickness and 
death. From the time of birth, our body keeps changing with old age, sickness, and death. This view of 
life 1s neither pessimistic nor optimistic. Buddhists should not regard that Buddhist outlook on life and 
the world 1s a gloomy one. Buddhists always understand that life 1s suffering, but they always smile as 
they walk through life. Zen practitioners should always remember that when we are mindful of our 
body and 1ts movements, we are also mindful of our mind. Eventually, we will see our mind becoming 
one with our body. At that time, look 1n our mind, we see thoughts come and go, just like waves rise 
and fall. Let quietly follow and be mindful of our breathing until we see no thoughts arising, at that 
time our mind 1s no đdifferent from a still lake. 


12) Trung Bộ Kinh: Quán Pháp— Contemplation 0ƒ Mind-Objects 

Phép quán niệm chân lý ở tâm hay Quán Pháp có nghĩa là tỉnh thức trên tất cả các pháp. Quán Pháp 
không phải là suy tư hay lý luận suông mà cùng đi chung với tâm tỉnh giác khi các pháp khởi diệt. Thí 
dụ như khi có tham dục khởi lên thì ta liền biết có tham dục đang khởi lên; khi có tham dục đang hiện 
hữu, ta liền biết có tham dục đang hiện hữu, và khi tham dục đang diệt, chúng ta liền biết tham dục 
đang diệt. Nói cách khác, khi có tham dục hay khi không có tham dục, chúng ta đều biết hay tỉnh thức 
là có hay không có tham dục trong chúng ta. Chúng ta nên luôn tỉnh thức cùng thế ấy với các triển cái 
(chướng ngại) khác, cũng như ngũ uẩn thủ (chấp vào ngũ uẩn). Chúng ta cũng nên tỉnh thức với lục 
căn bên trong và lục cảnh bên ngoài. Qua quán pháp trên lục căn và lục cảnh, chúng ta biết đây là 
mắt, hình thể và những trói buộc phát sanh do bởi mắt và trần cảnh ấy; rồi tai, âm thanh và những trói 
buộc; rồi mũi, mùi và những trói buộc của chúng; lưỡi, vị và những trói buộc liên hệ; thân, sự xúc 
chạm và những trói buộc; ý, đối tượng của tâm và những trói buộc do chúng gây nên. Chúng ta luôn 
tỉnh thức những trói buộc do lục căn và lục trần làm khởi lên cũng như lúc chúng hoại diệt. Tương tự 
như vậy, chúng ta tỉnh thức trên thất bổ để phần hay thất giác chi, và Tứ Diệu Đế, vân vân. Nhờ vậy 
mà chúng ta luôn tỉnh thức quán chiếu và thấu hiểu các pháp, đối tượng của tâm, chúng ta sống giải 
thoát, không bám víu vào bất luận thứ gì trên thế gian. Cuộc sống của chúng ta như vậy là cuộc sống 
hoàn toàn thoát khỏi mọi trói buộc. Theo Kinh Niệm Xứ, Đức Phật dạy về “quán pháp” như sau: Thứ 
nhất là quán niệm pháp trên pháp đối với năm triển cái. Thứ nhì là quánniệm pháp trên pháp đối với 
năm uẩn. Thứ ba là quán niệm về năm uẩn. Thứ tư là quánniệm pháp trên pháp đối với thất giác chi. 
Thứ năm là quánniệm pháp trên pháp đối với tứ diệu đế. Theo Kinh Tứ Niệm Xứ trong Trung A Hàm 
hay Kinh Trung Bộ, đức Phật dạy: Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên 
các pháp? Nầy các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối với năm triển cái 
(năm món ngăn che). Và nầy các Tỳ Kheo, thế nào là các Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các 
pháp đối với năm triền cái? Nầy các Tỳ Kheo, ở đây nội tâm Tỳ Kheo có ái dục, vị ấy ý thức rằng nội 
tâm của mình đang có ái dục. Khi nội tâm không có ái dục, vị ấy ý thức rằng nội tâm của mình không 
có ái dục. Và với ái dục chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy ý thức được sự đang sanh khởi ấy. Khi một 
niệm ái dục đã sanh, vị ấy ý thức được sự đã sanh khởi ấy. Khi ái dục đang được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy ý thức như vậy. Khi nội tâm có sân hận, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình 
đang có sân hận. Khi nội tâm không có sân hận, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình đang không có sân 
hận. Khi một niệm sân hận chưa sanh nay bắt đầu sanh khởi, vị ấy ý thức được sự bắt đầu sanh khởi 
ấy. Khi một niệm sân hận đã sanh khởi, nay được đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự đoạn diệt ấy. Khi 
một niệm sân hận đã được đoạn diệt và tương lai không còn sanh khởi nữa, vị ấy ý thức được như vậy. 
Khi nội tâm có hôn trầm thụy miên (mê muội và buồn ngủ), vị ấy ý thức được sự hôn trầm thụy miên 
ấy. Khi nội tâm không có hôn trầm thụy miên, vị ấy ý thức được nội tâm của mình đang không có hôn 
trầm thụy miên. Khi hôn trầm và thụy miên chưa sanh nay bắt đầu sanh khởi, vị ấy ý thức được sự 
đang sanh khởi ấy. Khi hôn trầm và thụy miên đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự đang 
đoạn diệt ấy. Khi hôn trầm và thụy miên đã được đoạn diệt và tương lai không thể sanh khởi nữa, vị 
ấy ý thức được điều đó. Khi nội tâm có trạo hối (sự dao động bất an và hối hận), vị ấy ý thức rằng 


2530 


mình đang có dao động bất an và hối hận. Khi nội tâm không có dao động bất an và hối hận, vị ấy ý 
thức rằng nội tâm mình đang không có sự dao động bất an và hối hận. Khi dao động bất an và hối hận 
sanh khởi, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình đang sanh khởi dao động bất an và hối hận. Khi dao động 
bất an và hối hận đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự đoạn diệt ấy. Với dao động bất an 
và hối hận đã được đoạn diệt, tương lai không còn sanh khởi nữa, vị ấy ý thức được như vậy. Khi nội 
tâm có nghi, vị ấy ý thức được nội tâm của mình đang có nghi. Khi nội tâm không có nghĩ, vị ấy ý thức 
được nội tâm mình đang không có nghi. Khi nội tâm với nghi chưa sanh nay đang sanh khởi, vị ấy ý 
thức được sự sanh khởi ấy. Với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự đoạn diệt ấy. 
Với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy ý thức được như vậy. Như vậy vị ấy 
sống quán niệm pháp trên các nội pháp; hay sống quán niệm pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
niệm pháp trên cả nội pháp lẫn ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên các pháp; 
hay sống quán niệm tánh diệt tận trên các pháp. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên các pháp. 
“Có pháp đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ 
Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp. Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống quán niệm pháp 
trên các pháp đối với ngũ uẩn. Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các pháp 
đối với năm uẩn? Nây các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quán chiếu như sau: Đây là sắc (hình thể), đây là sắc 
tập (sự phát sinh ra hình thể), đây là sắc diệt. Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. Đây là tưởng, 
đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt. Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. Đây là thức, đây 
là thức tập, đây là thức diệt. Như vậy vị ấy sống quán niệm pháp trên các nội pháp; hay sống quán 
niệm pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán niệm pháp trên cả nội pháp lẫn ngoại pháp. Hay vị ấy 
sống quán niệm tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên các pháp. Hay 
sống quán niệm tánh sanh diệt trên các pháp. “Có pháp đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối với ngũ uẩn. 
Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. Nầy 
các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ? Vị ấy ý 
thức về mắt và đối tượng của mắt là hình sắc và về những ràng buộc tạo nên do mắt và hình sắc. Vị 
ấy ý thức về những ràng buộc chưa sanh nay đang phát sanh. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã phát 
sanh nay được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa. Vị ấy ý thức về tai và đối tượng của tai là âm thanh và về những ràng buộc tạo nên do tai và 
âm thanh. Vị ấy ý thức về những ràng buộc chưa sanh nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về những ràng 
buộc đã sanh, nay đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai 
không còn sanh khởi nữa. Vị ấy ý thức về lổ mũi và đối tượng của mũi là mùi hương và những ràng 
buộc tạo nên do lổ mũi và mùi hương. Vị nây ý thức về những ràng buộc chưa phát sanh nay đang 
sanh khởi. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã phát sanh và đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai không còn sanh khởi nữa. Vị ấy ý thức về cái lưỡi và đối 
tượng của lưỡi là vị nếm và những ràng buộc tạo nên do cái lưỡi và vị nếm. Vị ấy ý thức về những 
ràng buộc chưa phát sanh nay đang phát sanh. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã phát sanh nay đang 
được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai không còn sanh khởi 
nữa. Vị ấy ý thức về thân và đối tượng của thân là sự xúc chạm. Vị ấy ý thức về những ràng buộc 
chưa sanh khởi nay đang được sanh khởi. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã sanh khởi đang được 
đoạn tận. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai không còn sanh khởi nữa. Vị 
ấy ý thức về đối tượng của ý là tư tưởng và về những ràng buộc tạo nên do ý là tư tưởng. Vị ấy ý thức 
về những ràng buộc chưa sanh khởi nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã sanh khởi 
đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã đoạn diệt, tương lai không còn sanh khởi 
nữa. Như vậy vị ấy sống quán niệm pháp trên các nội pháp; hay sống quán niệm pháp trên các ngoại 
pháp; hay sống quán niệm pháp trên cả nội pháp lẫn ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh 


2531 


khởi trên các pháp; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên các pháp. Hay sống quán niệm tánh sanh 
diệt trên các pháp. “Có pháp đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, 
như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. Lại nữa, nầy các Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên pháp đối với thất giác chi. Nây các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ 
Kheo sống quán pháp trên pháp đối với thất giác chi? Khi nội tâm có niệm giác chỉ (yếu tố chánh 
niệm), vị ấy ý thức là mình có chánh niệm. Vị ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có chánh niệm. Khi 
không có chánh niệm, vị ấy ý thức rằng tâm mình không có chánh niệm. Vị ấy ý thức về chánh niệm 
chưa sanh khởi nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về chánh niệm đã phát sanh nay đang thành tựu viên 
mãn. Khi nội tâm có trạch giác chi (giám định đúng sai thiện ác). Vị ấy ý thức là mình đang có sự 
phân định đúng sai thiện ác. Vị ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có sự giám định đúng sai thiện ác. 
Khi không có sự giám định, vị ấy ý thức là mình đang không có sự giám định. Vị ấy ý thức về một sự 
giám định chưa sanh nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về một sự giám định đã sanh khởi nay đang 
thành tựu viên mãn. Khi nội tâm có tinh tấn giác chi, vị ấy ý thức là mình đang có sự tinh chuyên. Vị 
ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có sự tinh chuyên. Khi nội tâm không có sự tinh chuyên, vị ấy ý 
thức rằng tâm mình không có sự tinh chuyên. Vị ấy ý thức về một sự tinh chuyên chưa sanh khởi nay 
đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về sự tinh chuyên đã sanh khởi nay đang đi đến thành tựu viên mãn. Khi 
nội tâm có hỷ giác chi, vị ấy ý thức là mình đang có an vui. Vị ấy quán chiếu rằng tâm mình đang an 
vui. Khi nội tâm không có an vui, vị ấy ý thức là mình đang không có an vui. Vị ấy ý thức về niềm an 
vui chưa sanh khởi, nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về niềm an vui đã sanh khởi, nay đang đi đến 
thành tựu viên mãn. Khi nội tâm có khinh an giác chi, vị ấy ý thức tâm mình đang có khinh an (nhẹ 
nhõm). Vị ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có khinh an. Khi nội tâm không có khinh an, vị ấy ý thức 
rằng nội tâm mình không có sự khinh an. Vị ấy ý thức về sự khinh an chưa sanh khởi, nay đang sanh 
khởi. Vị ấy ý thức về sự khinh an đã sanh khởi, nay đang đi đến thành tựu viên mãn. Khi nội tâm có 
định giác chi, vị ấy ý thức là mình đang có định. Khi nội tâm không có định, vị ấy ý thức là mình đang 
không có định. Khi định chưa sanh khởi, nay đang sanh khởi, vị ấy ý thức như vậy. Khi định đã sanh 
khởi, nay đang đi đến thành tựu viên mãn, vị ấy cũng ý thức như vậy. Khi nội tâm có xả giác chi, vị ấy 
ý thức là mình đang buông xả. Vị ấy quán chiếu là tâm mình có buông xả. Khi nội tâm không có sự 
buông xả, vị ấy ý thức là tâm mình đang không có sự buông xả. Vị ấy ý thức về sự buông xả chưa 
sanh khởi, nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về sự buông xả đã sanh khởi, nay đang đi đến sự thành 
tựu viên mãn. Như vậy vị ấy sống quán niệm pháp trên các nội pháp; hay sống quán niệm pháp trên 
các ngoại pháp; hay sống quán niệm pháp trên cả nội pháp lẫn ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán niệm 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên các pháp. Hay sống quán niệm 
tánh sanh diệt trên các pháp. “Có pháp đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các 
Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối với thất giác chi. Lại nữa, này 
các Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối với Tứ Diệu Đế. Này các Tỳ Kheo, 
thế nào là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật cao quý? Nầy các Tỳ Kheo, ở 
đây Tỳ Kheo ý thức: “Khi sự kiện là đau khổ, vị ấy quán niệm đây là đau khổ. Khi sự kiện là nguyên 
nhân tạo thành đau khổ, vị ấy quán niệm đây là nguyên nhân tạo thành sự đau khổ. Khi sự kiện là sự 
chấm dứt khổ đau, vị ấy quán chiếu đây là sự chấm dứt khổ đau. Khi sự kiện là con đường đưa đến sự 
chấm dứt khổ đau, vị ấy quán niệm đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau.” Như vậy vị ấy 
sống quán niệm pháp trên các nội pháp; hay sống quán niệm pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
niệm pháp trên cả nội pháp lẫn ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên các pháp; 
hay sống quán niệm tánh diệt tận trên các pháp. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên các pháp. 
“Có pháp đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ 
Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối với Tứ Diệu Đế. Nầy các Tỳ Kheo, vị nào tu tập Tứ 


2532 


Niệm Xứ nầy như vậy trong bẩy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh Trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư báo, thì cũng đạt được quả vị Bất Hoàn (không 
còn tái sanh nữa). Nầy các Tỳ Kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị Tỳ Kheo nào tu tập Tứ Niệm 
Xứ nầy như vậy trong sáu năm, trong năm năm, trong bốn năm, trong ba năm, trong hai năm, trong 
một năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả vị sau đây: Một là chứng được Chánh Trí trong hiện 
tại, hay nếu còn hữu dư báo, thì chứng quả Bất Hoàn. Nầy các Tỳ Kheo, không cần gì đến một năm, 
một vị Tỳ Kheo nào tu tập Tứ Niệm Xứ nầy như vậy trong vòng bảy tháng, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả vị sau đây: Một là chứng được Chánh Trí trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư báo, thì 
chứng quả Bất Hoàn. Nầy các Tỳ Kheo, không cần gì đến bảy tháng, một vị Tỳ Kheo nào tu tập Tứ 
Niệm Xứ nầy như vậy trong vòng sáu tháng, trong năm tháng, trong bốn tháng, trong ba tháng, trong 
hai tháng, trong một tháng, trong nửa tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả vị sau đây: Một là 
chứng được Chánh Trí trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư báo, thì chứng quả Bất Hoàn. Nầy các Tỳ 
Kheo, không cần gì đến nửa tháng, một vị Tỳ Kheo nào tu tập Tứ Niệm Xứ nầy như vậy trong vòng 
bẩy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả vị sau đây: Một là chứng được Chánh Trí trong hiện 
tại, hay nếu còn hữu dư báo, thì chứng quả Bất Hoàn. Nầy các Tỳ Kheo, đây là con đường độc nhất 
đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ứu, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ 
Niết Bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ Kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời 
dạy của Thế Tôn—The contemplation of mental objects or mind contents (methods of contemplation, 
obtaining of insight Into truth) means to be mindful on all essential dharmas. The contemplation of 
mental obJects 1s not mere thinking or deliberation, 1t goes with mindfulness in discerning mind obJects 
as when they arise and cease. For example, when there 1s a sense dersire arising, we immediately 
know that a sense desire 1s arising 1n us; when a sense desire 1s present, we immediately know that a 
sense desire 1s present in us; when a sense desire 1s ceasing, we immediately know that a sense desire 
1S ceasing. In other words, when there 1s sense desire 1n us, or when sense desire 1s absent, we 
1mmediately know or be mindful that there 1s sense desire or no sense desire in us. We should always 
be mindful with the same regard to the other hindrances, as well as the five ageregates of clinging 
(body or material form, feelings, perception, mental formation, and consciousness). We should also be 
mindful with the six internal and six external sense-bases. Through the contemplation of mental factors 
on the six internal and external sense-bases, we know well the eye, the visible form and the fetter that 
arises dependent on both the eye and the form. We also know well the ear, sounds, and related fetters; 
the nose, smells and related fetters; the tongue and tastes; the body and tactile obJects; the mind and 
mind obJects, and know well the fetter arising dependent on both. We also know the ceasing of the 
fetter. Similarly, we discern the seven factors of enlightenment, and the Four Noble Truths, and so on. 
Thus we live mindfully investigating and understanding the mental objects. We live independent, 
clinging to nothing In the world. Our live 1s totally free from any attachments. According to the 
Safipatthanasutta, the Buddha taught about “contemplaton of mind-obJects` as follows: Flirst, 
contemplation mind-obJects as mind-obJects in terms of the five hindrances. Second, contemplation 
mind-objects as mind-objects in terms of the fñive aggregates. Third, contemplation on the five 
ageregates. Fourth, contemplation mind-obJects as mind-obJects in terms of the seven enlightenment 
factors. FIfth, contemplation mind-objects as mind-objects 1n terms of the four noble truths. According 
to the Satipatthana Sutta in the Majjhima Nikaya, the Buddha taught: Bhikkhus, does a Bhikkhu abide 
contemplatng mind-obJects as mind-obJects? Here a Bhikkhu abides contemplating mind-objJects as 
mind-objects in terms of the five hindrances. And how does a Bhikkhu abide contemplating mind- 
obJects as mind-obJects 1n terms of the five hindrances? Here, there being sensual desire In him, a 
Bhikkhu understands: “ “[here 1s sensual desire in me;” or there being no sensual desire in him, he 
understands: ““[here 1s no sensual desire in me;” and he also understands how there comes to be the 
arising of unarisen sensual desire, and how there comes to be the abandoning of arisen sensual desire, 
and how there comes to be the future non-arising of abandoned sensual desire. There being 1ll-will in 


2533 


him, a Bhikkhu understands: “There 1s 1ll-will in me;” or there being no 1ll-will in hìm, he understands: 
“There 1s no 1ll-will in me;” and he also understands how there comes to be the arising of unarisen 1ÏÌl- 
will, and how there comes to be the abandoning of arisen 1ll-w1ll, and how there comes to be the future 
non-arising of abandoned 1lI-will. There being sloth and torpor in him, a Bhikkhu understands: “There 
are sloth and torpor in me;” or there being no sloth and torpor in him, he understands: “There are no 
sloth and torpor in me;” and he also understands how there comes to be the arising of unarisen sloth 
and torpor, and how there comes to be the abandoning of arisen sloth and torpor, and how there comes 
to be the future non-arising of abandoned sloth and torpor. There being restlessness and remorse 1n 
hìm, a Bhikkhu understands: “There are restlessness and remorse In me;” or there being no 
restlessness and remorse In him, he understands: ““Phere are no resflessness and remorse in me;” and 
he also understands how there comes to be the arising of unarisen restlessness and remorse, and how 
there comes to be the abandoning of arisen restlessness and remorse, and how there comes to be the 
future non-arising of abandoned restlessness and remorse. There being doubt in him, a Bhikkhu 
or there being no doubt in him, he understands: “There 1s no 
doubt in me;” and he also understands how there comes to be the arising of unarisen doubt, and how 


, 


understands: “There 1s doubt in me;` 


there comes to be the abandoning of arisen doubt, and how there comes to be the future non-arising of 
abandoned doubt. In this way he abides contemplating mind-obJects as mind-obJects internally, or he 
abides contemplating mind-objects as mind-obJects externally, or he abides contemplating mind- 
objects as mind-obJects both internally and externally. Or else he abides contemplating in mind-obJects 
thetr arising factors, or he abides contemplating in mind-obJects their vanishing factors, or he abides 
contemplating in mind-obJects both therr arising and vanishing factors. Ór else mindfulness that “there 
are mind-obJects" 1s simply established in him to the extent necessary for bare knowledge and 
mindfulness. And he abides independent, not clinging to anything 1n the world. That 1s how a Bhikkhu 
abides contemplating mind-objects as mind-obJectfs 1n terms of the five hindrances. Again, Bhikkhus, a 
Bhikkhu abides contemplating mind-obJects as mind-objJects 1n terms of the five agsregates affected by 
clinging. And how does a Bhikkhu abide contemplating mind-objJects as mind-obJects in terms of the 
five aggregates affected by clinging? Here a Bhikkhu understands: Such 1s material form, such 1s 
origin, such 1ís disappearance. Such 1s feeling, such 1s origin, such i1ts disappearance. Such 1s 
perception, such 1fs origin, such 1ts disappearance. Such are the formations, such their origin, such their 
disappearance. Such 1s consciousness, such 1s origin, such 1ts disappearance. In this way, he abides 
contemplating mind-obJects as mind-obJects 1nternally, or he abides contemplating mind-obJects as 
mind-objects externally, or he abides contemplating mind-objJects as mind-obJects both internally and 
externally. Or else he abides contemplating in mind-objects their arising factors, or he abides 
contemplating in mind-obJects their vanishing factors, or he abides contemplating 1n mind-obJects both 
their arising and vanishing factors. Or else mindfulness that “there are mind-objects” 1s simply 
established in him to the extent necessary for bare knowledge and mindfulness. And he abides 
independert, not clinging to anything 1n the world. That 1s how a Bhikkhu abides contemplating mind- 
obJects as mind-objects in terms of the five agsregates. Again, Bhikkhus, a Bhikkhu abides 
contemplating mind-obJects as mind-objJects in terms of the six internal and external bases. And how 
does a Bhikkhu abide contemplating mind-obJects as mind-obJects 1n terms of the six Internal and 
external bases? Here a Bhikkhu understands the eye, he understands forms, and he understands the 
fetter that arises dependent on both; and he understands how there comes to be the arising of the 
unarisen fetter, and how there comes to be the future non-arising of the abandoning fetter. Here a 
Bhikkhu understands the ear, he understands sounds, and he understands the fetter that arises 
dependent on both; and he understands how there comes to be the arising of the unarisen fetter, and 
how there comes to be the future non-arising of the abandonming fetter. Here a Bhikkhu understands the 
nose, he understands odours, and he understands the fetter that arises dependent on both; and he 
understands how there comes to be the arising of the unarisen fetter, and how there comes to be the 


2534 


future non-arising of the abandoming fetter. Here a Bhikkhu understands the tongue, he understands 
flavours, and he understands the fetter that arises dependent on both; and he understands how there 
comes to be the arising of the unarisen fetter, and how there comes to be the future non-arising of the 
abandoming fetter. Here a Bhikkhu understands the body, he understands tangibles, and he understands 
the fetter that arises dependent on both; and he understands how there comes to be the arising of the 
unarisen fetter, and how there comes to be the future non-arising of the abandoning fetter. Here a 
Bhikkhu understands the mind, he understands mind-obJects, and he understands the fetter that arises 
dependent on both; and he understands how there comes to be the arising of the unarisen fetter, and 
how there comes to be the future non-arising of the abandoning fetter. In this way he abides 
contemplating mind-obJects as mind-obJects 1nternally, or he abides contemplating mind-obJects as 
mind-objects externally, or he abides contemplating mind-objJects as mind-obJects both internally and 
externally. Or else he abides contemplating in mind-objects their arising factors, or he abides 
contemplating in mind-obJjects their vanishing factors, or he abides contemplating 1n mind-obJects both 
their arising and vanishing factors. Or else mindfulness that “there are mind-objects” 1s sumply 
established in him to the extent necessary for bare knowledge and mindfulness. And he abides 
independert, not clinging to anything 1n the world. That 1s how a Bhikkhu abides contemplating mind- 
objJects as mind-obJects 1n terms of the six internal and external bases. Again, Bhikkhus, a Bhikkhu 
abides contemplating mind-obJects as mind-obJectfs 1n terms of the seven enlightenment factors. And 
how does a Bhikkhu abide contemplatng mind-objects as mind-obJects 1n terms of the seven 
enlightenment factors? Here, there being the mindfulness enlightenment factor in him, a Bhikkhu 
understands: “There 1s the mindfulness enlightenment factor in me;” or there being no mindfulness 
enlightenment factor 1n him, he understands: ““Phere 1s no mindfulness enlightenment factor In me; and 
also understands how there comes to be the arising of the unarisen mindfulness enlightenment factor, 
and how the arisen mindfulness enlightenment factor comes to fulfillment by development.” Here, 
there being the 1nvestigation-of-states enlightenmernt factor in hìm, a Bhikkhu understands: “Phere 1s 
the Investigation-of-states enliphtenment factor in me;” or there being no 1nvesfigation-of-states 
enlightenment factor 1n him, he understands: “here 1s no 1nvesfigation-of-states enlightenment factor 
In me; and also understands how there comes to be the arising of the unarisen 1nvestigation-of-states 
enlightenment factor, and how the arisen Investigation-of-states enlightenment factor comes to 
fulfilment by development.” Here, there being the energy enlightenment factor in him, a Bhikkhu 
understands: “There 1s the energy enlightenment factor in me;” or there being no energy 
enlightenment factor in him, he understands: “here 1s no energy enlightenment factor in me;” 
also understands how there comes to be the arising of the unarisen energy enlightenmernt factor, and 
how the arisen energy enlightenment factor comes to fulfilment by development. Here, there being the 
rapture enlightenmernt factor in him, a Bhikkhu understands: ““There 1s the rapture enlightenment factor 
in me;” or there being no rapture enlightenment factor in him, he understands: ““There 1s no rapture 
enlightenment factor In me; and also understands how there comes to be the arising of the unarisen 
rapture enliehtenment factor, and how the arisen rapture enlightenment factor comes to fulfillment by 
development. Here, there being the tranquility enlightenment factor in him, a Bhikkhu understands: 
“There 1s the tranquiliy enliphtenment factor in me;” 
factor in him, he understands: “ “There 1s no tranquility enlightenment factor In me; and also understands 
how there comes to be the arising of the unarisen tranquility enlightenment factor, and how the arisen 
tranguility enlightenment factor comes to fulfillment by development. Here, there being the 
concentration enlightenment factor in him, a Bhikkhu understands: “There is the concentration 
enlightenment factor in me;” or there being no concenfration enlightenment factor in him, he 
understands: “Phere 1s no concentration enlightenment factor in me;” and also understands how there 
comes to be the arising of the unarisen concentraton enlightenment factor, and how the arisen 
concentration enlightenment factor comes to fulfillment by development. Here, there being the 


and 


or there being no tranquility enlightenment 


2535 


equanimty enliphtenment factor in him, a Bhikkhu understands: “There ¡is the equanimity 
enlightenment factor in me;” or there being no equanimity enlightenment factor in him, he 
understands: “There 1s no equamity enlightenment factor in me;” and also understands how there 
comes to be the arising of the unarisen equanmity enlightenment factor, and how the arisen 
equanimty enlightenment factor comes to fulfillment by development. In this way he abides 
contemplating mind-obJects as mind-obJects 1nternally, or he abides contemplating mind-obJects as 
mind-objects externally, or he abides contemplating mind-objJects as mind-obJects both internally and 
externally. Or else he abides contemplating in mind-objects their arising factors, or he abides 
contemplating in mind-obJjects their vanishing factors, or he abides contemplating 1n mind-obJects both 
their arising and vanishing factors. Or else mindfulness that “there are mind-objects” 1s simply 
established in him to the extent necessary for bare knowledge and mindfulness. And he abides 
independert, not clinging to anything 1n the world. That 1s how a Bhikkhu abides contemplating mind- 
obJects as mind-obJects in terms of the seven enlightenment factors. Again, Bhikkhus, a Bhikkhu 
abides contemplating mind-obJects as mind-obJects 1n terms of the Four Noble Truths. And how does a 
Bhikkhu abide contemplating mind-obJects as mind-obJects 1n terms of the Four Noble Truths? Here a 
Bhikkhu understands as 1t actually 1s: “This 1s suffering;” he understands as 1t actually 1s: “Phis 1s the 
origin of suffering;” he understands as 1t actually 1s: “This 1s the cessation of suffering;” he understands 
as 1t actually 1s: “Phis 1s the way leading to the cessation of suffering.” In this way he abides 
contemplating mind-obJects as mind-obJects 1nternally, or he abides contemplating mind-obJects as 
mind-objects externally, or he abides contemplating mind-objJects as mind-obJects both internally and 
externally. Or else he abides contemplating in mind-objects their arising factors, or he abides 
contemplating in mind-obJects their vanishing factors, or he abides contemplating in mind-obJects both 
their arising and vanishing factors. Or else mindfulness that “there are mind-objects” 1s simply 
established in him to the extent necessary for bare knowledge and mindfulness. And he abides 
1ndependent, not clinging to anything 1n the world. That 1s how a Bhikkhu abides contemplating mind- 
obJects as mind-obJects 1n terms of the Four Noble Truths. Bhikkhus, 1f anyone should develop these 
four foundations of mindfulness in such a way for seven years, one of two fruits could be expected for 
him: either final knowledge here and now, or 1f there 1s a trace of clinging left, non-return. Let alone 
seven years, Bhikkhus. If anyone should develop these four foundations of mindfulness in sụch a way 
Íor six years, for five years, for four years, for three years, for tWwO years or for one year, one of twO 
fruits could be expected for him: either final knowledge here and now, or 1f there 1s a trace of clinging 
left, non-return. Let alone one year, Bhikkhus. If anyone should develop these four foundatlons of 
mindfulness 1n such a way for seven months, for six months, for five months, for four months, for three 
months, for two months, for one monthor for half a month, one of two fruits could be expected for him: 
either final knowledge here and now, or 1f there 1s a trace of clinging left, non-return. Bhikkhus, this 1S 
the direct path for the purification of beings, for surmounting (overcoming) sorrow and lamenftation, 
for the disappearance of pain and grief, for the attainment (achievementft) of the true Way, for the 
realizaton of NÑibbana, namely, the four foundations of mindfulness. That 1s what the Blessed One 
said. The Bhikkhus were satisfied and delighted in the Blessed One”s words. 


13) Trung Bộ Kinh: Quán Tâm—— Confemplation 0ƒ Thought 

Quán sát tâm tính. Tâm là chủ muôn pháp, không có một sự nào ở ngoài tâm cả. Hành giả tu tập đi 
tìm tâm mình. Nhưng tìm cái tâm nào? Có phải tìm tâm tham, tâm giận hay tâm sĩ mê? Hay tìm tâm 
quá khứ, vị lai hay hiện tại? Tâm quá khứ không còn hiện hữu, tâm tương lai thì chưa đến, còn tâm 
hiện tại cũng không ổn. Này Ca Diếp, tâm không thể nắm bắt từ bên trong hay bên ngoài, hoặc ở 
giữa. Tâm vô tướng, vô niệm, không có chỗ sở y, không có nơi quy túc. Chư Phật không thấy tâm 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái mà chư Phật không thấy thì làm sao mà quán niệm cho được? 
Nếu có quán niệm chẳng qua chỉ là quán niệm về vọng tưởng sinh diệt của các đối tượng tâm ý mà 


2536 


thôi. Tâm như một ảo thuật, vì vọng tưởng điên đảo cho nên có sinh diệt muôn trùng. Tâm như nước 
trong dòng sông, không bao giờ dừng lại, vừa sinh đã diệt. Tâm như ngọn lửa đèn, do nhân duyên mà 
có. Tâm như chớp giật, lóe lên rồi tắt. Tâm như không gian, nơi muôn vật đi qua. Tâm như bạn xấu, 
tạo tác nhiều lầm lỗi. Tâm như lưỡi câu, đẹp nhưng nguy hiểm. Tâm như ruồi xanh, ngó tưởng đẹp 
nhưng lại rất xấu. Tâm như kẻ thù, tạo tác nhiều nguy biến. Tâm như yêu ma, tìm nơi hiểm yếu để hút 
sinh khí của người. Tâm như kẻ trộm hết các căn lành. Tâm ưa thích hình dáng như con mắt thiêu thân, 
ưa thích âm thanh như trống trận, ưa thích mùi hương như heo thích rác, ưa thích vị ngon như người 
thích ăn những thức ăn thừa, ưa thích xúc giác như ruồi sa dĩa mật. Tìm tâm hoài mà không thấy tâm 
đâu. Đã tìm không thấy thì không thể phân biệt được. Những gì không phân biệt được thì không có 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Những gì không có quá khứ, hiện tại và vị lai thì không có mà cũng không 
không. Hành giả tìm tâm bên trong cũng như bên ngoài không thấy. Không thấy tâm nơi ngũ uẩn, nơi 
tứ đại, nơi lục nhập. Hành giả không thấy tâm nên tìm dấu của tâm và quán niệm: “Tâm do đâu mà 
có?” Và thấy rằng: “Hễ khi nào có vật là có tâm.” Vậy vật và tâm có phải là hai thứ khác biệt không? 
Không, cái gì là vật, cái đó cũng là tâm. Nếu vật và tâm là hai thứ hóa ra có đến hai tầng. Cho nên vật 
chính là tâm. Vậy thì tâm có thể quán tâm hay không? Không, tâm không thể quán tâm. Lưỡi gươm 
không thể tự cắt đứt lấy mình, ngón tay không thể tự sờ mình, cũng như vậy, tâm không thể tự quán 
mình. Bị dằn ép tứ phía, tâm phát sinh, không có khả năng an trú, như con vượn chuyển cành, như hơi 
gió thoảng qua. Tâm không có tự thân, chuyển biến rất nhanh, bị cảm giác làm dao động, lấy lục nhập 
làm môi trường, duyên thứ này, tiếp thứ khác. Làm cho tâm ổn định, bất động, tập trung, an tĩnh, 
không loạn động, đó gọi là quán tâm vậy. Tóm lại, quán Tâm nói lên cho chúng ta biết tầm quan trọng 
của việc theo dõi, khảo sát và tìm hiểu tâm mình và của sự hay biết những tư tưởng phát sanh đến với 
mình, bao gôm những tư tưởng tham, sân, và si, là nguồn gốc phát khởi tất cả những hành động sai trái. 
Qua pháp niệm tâm, chúng ta cố gắng thấu đạt cả hai, những trạng thái bất thiện và thiện. Chúng ta 
quán chiếu, nhìn thấy cả hai mà không dính mắc, luyến ái, hay bất mãn khó chịu. Điều này sẽ giúp 
chúng ta thấu đạt được cơ năng thật sự của tâm. Chính vì thế mà những ai thường xuyên quán tâm sẽ 
có khả năng học được phương cách kiểm soát tâm mình. Pháp quán tâm cũng giúp chúng ta nhận thức 
rằng cái gọi là “tâm” cũng chỉ là một tiến trình luôn biến đổi, gồm những trạng thái tâm cũng luôn 
luôn biến đổi, và trong đó không có cái gì như một thực thể nguyên vẹn, đơn thuần gọi là “bản ngã” 
hay “ta.” Theo Kinh Tứ Niệm Xứ trong Trung A Hàm hay Kinh Trung Bộ, đức Phật dạy: Nầy các Tỳ 
Kheo, như thế nào là Tỳ Kheo sống quán niệm tâm thức nơi tâm thức? Nầy các Tỳ Kheo, mội khi nơi 
tâm thức có tham dục, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang có tham dục. Mỗi khi tâm thức không 
có tham dục, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình không có tham dục. Mỗi khi trong tâm thức mình có 
sân hận, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang có sân hận. Mỗi khi tâm thức của mình không có 
sân hận, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang không có sân hận. Mỗi khi tâm thức mình có si mê, 
vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang si mê. Mỗi khi tâm thức của mình không có si mê, vị ấy ý 
thức rằng tâm thức của mình đang không có si mê. Mỗi khi tâm thức mình có thu nhiếp, vị ấy ý thức 
rằng tâm thức của mình đang có thu nhiếp. Mỗi khi tâm thức mình tán loạn, vị ấy ý thức rằng tâm thức 
của mình đang tán loạn. Mỗi khi tâm thức mình trở thành khoáng đạt, vị ấy ý thức rằng tâm thức của 
mình đang trở thành khoáng đạt. Mỗi khi tâm thức mình trở nên hạn hẹp, vị ấy ý thức rằng tâm thức 
của mình đang trở nên hạn hẹp. Mỗi khi tâm thức mình đạt đến trạng thái cao nhất, vị ấy ý thức rằng 
tâm thức của mình đang đạt đến trạng thái cao nhất. Mỗi khi tâm thức mình không đạt đến trạng thái 
cao nhất, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình không đạt đến trạng thái cao nhất. Mỗi khi tâm thức mình có 
định, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang có định. Mỗi khi tâm thức mình không có định, vị ấy ý 
thức rằng tâm thức của mình đang không có định. Mỗi khi tâm thức mình giải thoát, vị ấy ý thức rằng 
tâm thức của mình đang giải thoát. Mỗi khi tâm thức mình không có giải thoát, vị ấy ý thức rằng tâm 
thức của mình đang không có giải thoát. Như vậy vị ấy sống quán niệm tâm thức trên nội tâm; hay 
sống quán niệm tâm thức trên cả nội tâm lẫn ngoại tâm. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên tâm thức; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên tâm thức. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt 


2537 


trên tâm thức. “Có tâm đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như 
vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm tâm thức trên các tâm thức—Contemplation of the mind or mental 
contemplation (Cifta-nupassana (p), contemplaton of all things as mínd. According to the 
SIksasamuccaya Sutra, the Buddha taught: “Cultivator searches all around for this thought. But what 
thought? Is 1t the passionate, hateful or confused one? Ôr 1s 1t the past, future, or present one? The past 
one no longer exists, the future one has not yet arrived, and the present one has no stability. For 
thought, Kasyapa, cannot be apprehended, inside, or outside, or in between. For thought 1s Immaterlal, 
1nvisible, nonresisting, inconceivable, unsupported, and non-residing. Thought has never been seen by 
any of the Buddhas, nor do they see 1t, nor will they see 1t. And what the Buddhas never see, how can 
that be observable process, except in the sense that dharmas proceed by the way of mistaken 
percepton? Thought 1s like a magical illusion; by an imagination of what 1s actually unreal 1t takes 
hold of a manifold variety of rebirths. A thought 1s like the stream of a river, without any staying 
pOW€T; aS SOON as 1t 1s produced 1t breaks up and disappears. A thought 1s like a flame of a lamp, and 1t 
proceeds through causes and conditions. A thought 1s like lightning, 1t breaks up in a moment and does 
not stay on... Searching thought all around, culivator does not see it in the skandhas, or In the 
elements, or in the sense-fields. Unable to see thought, he seeks to find the trend of thought, and asks 
himself: “Whence 1s the genesis of thought?” And 1t occurs to him that “where 1s an obJject, there 
thoupht arises.” Is then the thought one thing and the obJect another? No, what 1s the obJect, Just that 1s 
the thought. If the obJect were one thing and the thought another, then there would be a double state of 
thoupht. So the obJect 1tself 1s Just thought. Can then thought review thought? No, thought cannot 
review thought. As the blade of a sword cannot cut 1tself, so can a thought not see 1tself. Moreover, 
vexed and pressed hard on all sides, thought proceeds, without any staying power, like a monkey or 
like the wind. It ranges far, bodiless, easily changing, agitated by the obJects of sense, with the six 
sense-fields for 1ts sphere, connected with one thing after another. The stability of thought, 1s one- 
pointedness, 1ts immobility, 1ts undistraughtness, 1ts one-pointed caÌm, 1s nondistraction, that 1s on the 
other hand called mindfulness as to thought. In short, the contemplation of mind speaks to us of the 
1mportance of following and studying our own mind, of being aware of arising thoughts in our mind, 
1ncluding lust, hatred, and delusion which are the root causes of all wrong doing. In the contemplation 
of mind, we know through mindfulness both the wholesome and unwholesome sfates of mind. We see 
them without attachment or aversion. This will help us understand the real function of our mind. 
Therefore, those who practice contemplation of mind constantly will be able to learn how to control the 
mind. Contemplation of mind also helps us realize that the so-called “mind” 1s only an ever-changing 
focess consisting of changing mental factors and that there 1s no abiding entity called “ego” or “se]f.” 
According to the Satipatthana Sutta in the Majjhima Nikaya, the Buddha taught: Bhikkhus, does a 
Bhikhu abide contemplating mind as mind? Here a Bhikhu understands mind affected by lust as mind 
affected by lust, and mind unaffected by lust as mind unaffected by lust. He understands mind affected 
by hate as mind affected by hate, and mind unaffected by hate as mind unaffected by hate. He 
understands mind affected by delusion as mind affected by delusion, and mind unaffected by delusion 
as mind unaffected by delusion. He understands contracted mind as contracted mind, and distracted 
mind as distracted mind. He understands exalted mind as exalted mind, and unexalted mind as 
unexalted mind. He understands surpassed mind as surpassed mind, and unsurpassed mind as 
unsurpassed mind. He understands concenfrated mind as concentrated mind, and unconcentrated mind 
as unconcentrated mind. He understands liberated mind as liberated mind, and unliberated mind as 
unliberated mind. In this way he abides contemplatng mind as mind ¡internally, or he abides 
contemplating mind as mind externally, or he abides contemplating mind as mind both internally and 
externally. Or else, he abides contemplating 1n mind 1fs arising factors, or he abides contemplating in 
mind its vanishing factors, or he abides contemplating in mind both ifs arising and vanishing factors. Ôr 


2538 


else mindfulness that “there 1s mind” 1s simply established In him to the extent necessary for bare 
knowledge and mindfulness. And he abides independent, not clinging to anything 1n the world. That 1s 
how a Bhikkhu abides contemplating mind as mind. 


14) Trung Bộ Kinh: Quán Thọ— Contemplation oƒ Sensafions 

Quán pháp niệm thọ có nghĩa là tỉnh thức vào những cảm thọ: vui sướng, khổ đau và không vui không 
khổ. Khi kinh qua một cảm giác vui, chúng ta biết đây là cảm giác vui bởi chính mình theo dõi quan 
sát và hay biết những cảm thọ của mình. Cùng thế ấy chúng ta cố gắng chứng nghiệm những cẩm giác 
khác theo đúng thực tế của từng cảm giác. Thông thường chúng ta cảm thấy buồn chán khi kinh qua 
một cảm giác khổ đau và phấn chấn khi kinh qua một cảm giác vui sướng. Quán pháp niệm thọ sẽ 
giúp chúng ta chứng nghiệm tất cả những cảm thọ một cách khách quan, với tâm xả và tránh cho 
chúng ta khỏi bị lệ thuộc vào cảm giác của mình. Nhờ quán pháp niệm thọ mà chúng ta thấy rằng chỉ 
có thọ, một cảm giác, và chính cái thọ ấy cũng phù du tạm bợ, đến rồi đi, sanh rồi diệt, và không có 
thực thể đơn thuần nguyên vẹn hay một tự ngả nào cảm thọ cả. Theo Kinh Tứ Niệm Xứ trong Trung A 
Hàm hay Kinh Trung Bộ, đức Phật dạy: "Nây các Tỳ Kheo, như thế nào là Tỳ Kheo sống quán niệm 
cảm thọ trên các cảm thọ? Nầy các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ Kheo khi cảm giác lạc thọ, vị ấy ý thức rằng: 
“Ta đang có một cảm thọ khoái lạc.” Mỗi khi có một cảm thọ đau khổ, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có 
một cảm thọ đau khổ.” Mỗi khi có một cảm thọ không khoái lạc cũng không đau khổ, vị ấy ý thức 
rằng: “Ta đang có một cảm thọ không khoái lạc cũng không đau khổ.” Khi có một cảm thọ khoái lạc 
vật chất, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ khoái lạc vật chất.” Khi có một cảm thọ khoái 
lạc tinh thần, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ khoái lạc tinh thần.” Khi có một cảm thọ khổ 
đau vật chất, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ khổ đau vật chất.” Khi có một cảm thọ khổ 
đau tinh thần, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ khổ đau tinh thần.” Khi có một cảm thọ vật 
chất không khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ vật chất không 
khoái lạc cũng không đau khổ.” Khi có một cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng không khổ đau, vị 
ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ tinh thần không khoái lạc cũng không khổ đau.” Như vậy vị 
ấy sống quán niệm cảm thọ trên các nội thọ; hay sống quán niệm cắm thọ trên các ngoại thọ; hay 
sống quán cảm thọ thể trên cả nội thọ lẫn ngoại thọ. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên 
các thọ; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên các thọ. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên các 
thọ. “Có thọ đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và 
vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nâầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ 
Kheo sống quán niệm cảm thọ trên các cảm thọ—Contemplation of feelings or sensations means to be 
mindful of our feeling, including pleasant, unpleasant and 1ndifferent or neutral. When experiencing a 
pleasant feeling we should know that 1t is a pleasant feeling because we are mindful of the feeling. 
The same with regard to all other feelings. We try to experience each feeling as 1t really 1s. Generally, 
we are depressed when we are experiencing unpleasant feelings and are elated by pleasant feelings. 
Contemplation of feelings or sensations will help us to experience all feelings with a detached outlook, 
with equanimity and avoid becoming a slave to sensations. Through the contemplation of feelings, we 
also learn to realize that there 1s only a feeling, a sensation. That feeling or sensation 1tself 1s not 
lasting and there 1s no permanent entity or “se]f” that feels. According to the Satipatthana Sutfa in the 
Majjhima Nikaya, the Buddha taught: Bhikkhus, does a Bhikkhu abide contemplating feelings as 
feelings? Here, when feeling a pleasant feeling, a Bhikkhu understands: “[ feel a pleasant feeling;” 
when feeling a painful feeling, he understands: “I feel a painful feling;” when feeling a neither- 
painful-nor-pleasant feeling, he understands: “[ feel a neither-painful-nor-pleasant feeling.” When 
feeling a worldly pleasant feeling, he understands: “I feel a worldly pleasant feling;” when feeling an 
unworldly pleasant feling, he understands: “I feel an unworldly pleasant feeling;:” when feeling a 
worldly painful feeling, he understands: “I feel a worldly painful feeling;” when feeling an unworldly 
painful feeling, he understands: “I feel an unworldly painful feeling;” when feeling a worldly neither- 


2539 


painful-nor pleasant feeling, he understands: “I feel a worldly neither-painful-nor-pleasant feeling;” 
when feeling an unworldly neither-painful-nor-pleasant feeling, he understands: “I feel an unworldly 
neither-painful-nor-pleasant feeling.” In this way he abides contemplatng feelings as feelings 
internally, or he abides contemplating feelings as feelings externally, or he abides contemplating 
feelings as feelings both internally and externally. Or else he abides contemplating in feelings thelr 
arising factors, or he abides contemplating in feelings their vanishing factors, or he abides 
contemplating in feelings both their arising and vanishing factors. Or else, mindfulness that “there 1s 
feeling” 1s simply established in him to the extent necessary for bare knowledge and mindfulness. And, 
he abides independent, not clinging to anything in the world. That 1s how a Bhikkhu abides 
contemplating feelings as feelings. 


15) Trung Bộ Kinh: Tám Pháp Đưa Đến Sự Đoạn Tận— Eight Things in the Noble One?s Discipline 
Lead to the Cufting Oƒƒ 0ƒ Afƒairs 

Theo Kinh Potaliya trong Trung Bộ Kinh, có tám pháp đưa đến sự đoạn tận: Thứ nhất, “y cứ không sát 
sanh, sát sanh cân phải từ bỏ”: Do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên? Ở đây, nây gia chủ, vị 
Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Do nhơn những kiết sử nào ta có thể sát sanh, ta đoạn tận, thành tựu sự 
từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta sát sanh, không những ta tự trách mắng ta vì duyên sát sanh, mà các bậc 
có trí, sau khi tìm hiểu, cũng sẽ khiển trách ta vì duyên sát sanh, và sau khi thân hoại mạng chung, ác 
thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên sát sanh. Thật là một kiết sử, thật là một triỀn cái, chính sự sát sanh nầy. 
Những lậu hoặc, phiển lao nhiệt não nào có thể khởi lên, do duyên sát sanh, đối với vị đã từ bỏ sát 
sanh, những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa.” Y cứ không sát sanh, sát sanh cần 
phải từ bỏ,” do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. Thứ nhì, “y cứ không lấy của không cho, 
lấy của không cho cần phải từ bỏ.” Thứ ba, “y cứ nói lời chân thật, nói láo cần phải từ bỏ.” Thứ tư, “y 
cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ.” Thứ năm, “y cứ không tham dục, tham dục cần phải 
từ bỏ.” Thứ sáu, “y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng sân hận cần phải từ bỏ.” Thứ bảy, “y cứ 
không phẫn não, phẫn não cần phải từ bỏ.” Thứ tám, “y cứ không quá mạn, quá mạn cần phải từ 
bỏ.”—According to the Potaliya Sutta in the Middle Length Discourses of the Buddha, there are eight 
things in the Noble One”s Discipline that lead to the cutting off of affatirs: First, “with the support of the 
non-killing of living beings, the killing of living beings 1s to be abandoned.” So 1t was said. And with 
reference to what was this said? Here a noble disciple considers thus: “I am practicing the way to 
abandoning and cutting off of those fetters because of which I might kill living beings. IÝ I were to kill 
living beings, I would blame myself for doïng so; the wise, having 1nvesfigated, would censure me for 
doïng so; and on the dissolution of the body, after death, because of killing living beings an unhappy 
destination would be expected. But this kiling of living beings 1s 1tself a fetter and a hindrance. And 
while taints, vexation, and fever might arise through the killing of living beings, there are no taInts, 
vexation, and fever in one who abstains from killing living beings.` So 1 1s with reference to this that 1t 
was said: “With the support of the non-killing of living beings, the killing of living beings 1s to be 
abandoned." Second, “with the support of taking only what 1s given, the taking of what 1s not g1ven 1s tO 
be abandoned.” (the rest remains the same as in the first). Third, “with the support of truthful speech, 
false speech 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as in the first). Fourth, “with the support 
unmalicious speech, malicious speech 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as in the first). 
Fifth, “with the support of refraining from rapacious greed, rapacious greed 1s to be abandoned.” (the 
rest remains the same as in the first). Sixth, “with the support of refraining from spiteful scolding, 
spiteful scolding 1s to be abandoned.” (the rest remains the same as ¡in the first). Seventh, “with the 
support of refraining from anegry desparr, angry desparr 1s to be abandoned.” (the rest remains the same 
as 1n the first). Eighth, “with the support of non-arrogance, arrogance 1s to be abandoned.” (the rest 
remains the same as In the first). 


2540 


16) Trung Bộ Kinh: Thân Hành Niệm Tu Tập— Cultivaiion gƒ Mindfulness oƒ the Body 
(Trung Bộ Kinh: Công Đức Thân Hành Niệm) 


17) Trung Bộ Kinh: Thấy Vạn Hữu Đúng Như Thực— To See Thỉngs As They Really Are 

Vì vậy lời dạy của đức Phật trong Kinh Trung Bộ, quyển 22, có thể được tóm tắt như sau: Thấy vạn 
hữu đúng như thực cũng tức là chứng đến sự tự do tuyệt đối; hoặc nói khác hơn, khi ta xả trừ tất cả dục 
vọng tai hại xây dựng lên từ vọng tưởng ngã chấp, và tâm chứng giải thoát, đó là lần đầu tiên ta thức 
tỉnh trên thực tại đúng như "tự nó là như thế". Cả hai sự kiện, thấy biết và tự do, vốn liên hệ mật thiết 
với nhau, có cái này không có cái kia là việc không thể nghĩ, không thể xảy ra được; trên thực tế, đó 
là hai phương diện của một thực nghiệm đồng nhất, và chỉ bị tách đôi trong phạm vi kiến thức hữu hạn 
của ta. Trí không thiển chẳng phải trí; thiền không trí chẳng phải thiển. Giác ngộ là danh từ chỉ sự 
đồng nhất thực nghiệm của trí huệ và thiển định, của cái thấy biết như thực, của sự xả bỏ chiếc bè 
pháp, dưới bất cứ tên gọi nào. Chính đó là ánh sáng cần phải có để thấu rõ đoạn kinh sau đây: "Do 
vậy, các thầy tỳ khưu, dầu là sắc chất nào, vật chất hay thể xác, dầu ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, dầu 
ở trong hay ở ngoài, dầu thô thiển hay tinh tế, dầu tiện hay quý, xa hay gần, sắc nào cũng phải quán 
thấy đúng như thực trong ánh sáng của chánh trí, nghĩa là quán sát như vây: 'Cái này không phải là 
của tôi. Tôi không phải là cái này. Cái này không phải là tự ngã của tôi.' Những uẩn còn lại là thọ, 
tưởng, hành, thức, cũng như vậy đó. Người nào quán thấy thế gian như vậy thì ha thế gian, và như thế 
là thoát ly tất cả dục vọng tai hại, chứng đến tự do. Đó là người gạt bổ xong chướng ngại, lấp cạn hết 
hào lũy, là người đã bạt trừ, đã tự do, đã hoàn tất cuôc chiến đấu, đã trút bỏ gánh nặng, đã giải 
thoát."—So the teaching of the Buddha in the Majjhima Nikaya, volume 22, can be summed up as 
follows: Seeing things thus or 'yathabhutam' 1s the same as the attainment of perfect spiritual freedom; 
or we may say that when we are detached from evil passions based upon the wrong idea of selfhood 
and when the heart ørows conscious 0Ÿ 1s own emancipation, we are then for the first time fully 
awakened to the truth as 1t really 1s. These two events, seeing and being freed, are mutually 
dependent, so Iintimately that the one without the other 1s unthinkable, 1s Iimpossible; 1n fact they are 
two aspectfs of one 1denfical experlence, separated only in our limited cognition. Prajna without jhana 
1S no prajna, and jhana without praJna 1s no jhana. Enlightenment is the term designating the 
1dentification-experience of prajna, of seeing 'yathabhutam' and abandoning the dhrama-raft of every 
denomination. In this lightshould the following be understood: "Therefore, O monks, whatever of 
matter or body there 1s, whether of the past, of the future, or of the present time, whether Internal or 
external, whether coarse or fine, mean or exalted, far or near, all matter or body 1s to be regarded as 1t 
really 1s, in the light of perfect knowledge, thus: "This is not of me, "This am [ not,' "This 1s not mySelf.' 
So with the rest of the Íive aggregates: sesafions, concep(s, formative principle, and conscIousness. 
One who thus seeing the world turns away from the world 1s truly freed from evil passions and has the 
conscIousness of freedom. Such 1s called one who has the obstacles removed, trenches filled, one who 
has destroyed, 1s free, one whose fight 1s over, who has laid down his burden, and 1s detached. In short, 
he has every quality of the Enlightened, in whom the will and the 1ntellect are harmoniously blended.” 


18) Trung Bộ Kinh: Tự Ngã Lục Tà Kiến— Six Wrong Views on the Selƒ 

Theo Kinh Trung Bộ, có sáu loại tà kiến về tự ngã: Thứ nhất là ta có tự ngã. Đây là quan điểm của 
ngoại đạo thường kiến, chủ trương tự ngã thường hiện hữu trong mọi thời gian. Thứ nhì là ta không có 
tự ngã. Đây là quan điểm của các vị đoạn kiến, chủ trương sự đoạn diệt tự ngã của loài hữu tình. Thứ 
ba là do tự ngã, ta tưởng tri tự ngã. Thứ tư là do tự ngã, ta tưởng tri không có tự ngã. Thứ năm là do 
không có tự ngã, ta tưởng tri tự ngã. Thứ sáu là do chính tự ngã này của ta nói, cảm thấy, thọ lãnh nơi 
này nơi kia quả báo thiện ác, chính tự ngã này của ta thường hằng, kiên cố, trường cửu, bất biến, tồn 
tại vĩnh viễn. Đây là quan điểm của các vị thường kiến, chủ trương tự ngã này chịu nghiệp quả thiện 
ác trong cảnh giới, sinh thú, thai loại này hay khác. Ngã này là thức mà các vị ấy xem như thường 


2541 


hằng, vĩnh cửu, bất biến, như thế giới, mặt trời, mặt trăng, quả đất, vân vân—According to the 
Majjhima Nikaya, there are six wrong views on the “self”: First, [ have a self (there 1s a self for me). 
Thịs 1s the view of the externalists who hold that the self exists permanently through all trme. Second, 
I have no self (there 1s not a self for me). This 1s the view of annihilationists who hold to the 
destruction of the being. Third, by the self, Ï perceive self. Fourth, by the self, I perceive no-self. Fifth, 
by no-self, I perceive self. Sixth, 1t is this self for me that speaks, that feels, that experilences now here 
and now there the fruits of good and bad deeds, 1t 1s this self for me that 1s permanent, stable, eternal, 
unchanging, remaining the same forever. This 1s the belief of the eternalsits who hold that this self 
undergoes the fruits of lovely or wicked actions In this or that born, abode, class of womb. This self 1s 
that consciousness that they hold as permanert, eternal, unchanging as the world, the sun, the moon, 
the earth, etc. 


DCCCLXXVI.Trung Phong Minh Bổn: Chung-ƒeng Ming-Pen 

1)_ Huyễn Trụ Am Thanh Qui— The Rules oƒ the IHlusory Dwelling Place 

Tên của một tác phẩm được Thiển sư Trung Phong Minh Bản Thiền Sư viết về quy luật (thanh quy) 
của Tăng chúng trong thiền viện. Quy luật chính xác mà ngài Minh Bản đã nhấn mạnh về huyễn thân 
này và việc tu tập thiển quán trong thiển viện—The Rules of the IIlusory Dwelling Place, name of a 
book written by Zen master Chung-feng Ming-pen on regulations for monks in a Zen monastery. 
Master Ming-pens precise rules and regulatons and the emphasis on this illusory body and Zen 
practices for Zen practiftioners. 


2) Trung Phong Minh Bổn Thập Giáo Chỉ— Chung-ƒfeng Ming-pen 's Ten Instructions 

Thiền sư Trung Phong Minh Bản (1263-1323) dạy rằng ngoài những lời cầu nguyện dâng lên chư Phật, 
chư Bồ Tát và chư nhân chúng vĩ đại của quá khứ, hiện tại, và vị lai trong khắp mười phương, cũng 
như lời cầu nguyện lên Đại Bát Nhã Ba La Mật (trí huệ Bát Nhã), hành giả tu Thiền cũng nên tụng 
bài 'Trung Phong Quốc Sư Tòa Hữu Minh': "Các Tỳ Kheo thời buổi này có hình thức giống như những 
kẻ không nhà nhưng trong lòng lại chẳng có cảm thức liêm sỉ hay ăn năn gì cả. Thân họ khoác tăng 
phục nhưng tâm họ lại lấm lem đầy dẫy tạp nhiệm của thế tục. Họ tụng kinh bằng miệng, nhưng tâm 
họ lại chứa đầy tham dục. Ban ngày thì họ đam mê chạy theo danh lợi, trong khi đêm đến thì họ uống 
lấy những thứ ôm chấp bất tịnh. Bên ngoài thì họ tỏ ra trì giới, trong khi đó bên trong thì họ lại là 
những kẻ bí mật phạm luật. Họ luôn bận bịu với chuyện thế gian, nên lơ là không đặt mình vào khuôn 
phép kỷ luật để đạt đến giải thoát. Họ tận lực ôm ấp những ý tưởng phù phiếm đến nỗi họ đã quăng 
bỏ mất đi cái chánh tri của mình. Vì vậy, hành giả tu Thiển nên luôn nhớ những điều sau đây: 'Thứ 
nhất là thiết lập bền vững ý muốn đạt được Chân lý để có thể kiến tánh. Thứ nhì là luôn ôm ấp suy 
gẫm công án mà mình phải giải đáp như thể đang cắn một quả thiết cầu vậy. Thứ ba là phải ngồi 
thẳng trên tọa cụ, không bao giờ nằm trên giường. Thứ tư là tu tập cảm thức khiêm cung và sám hối 
bằng cách đọc sách và những lời di giáo của chư Phật và chư Tổ. Thứ năm là giữ cho thân thể trong 
sạch theo giới luật, đừng bao giờ để cho thân thể nhiễm ô, và với tâm lại cũng như vậy. Thứ sáu là 
Luôn giữ cách cư xử với phẩm cách tĩnh lặng uy nghi của mình trong mọi trường hợp, và không được 
khinh suất loạn động trong bất cứ trường hợp nào. Thứ bảy là nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ, đừng bao giờ 
bông đùa vô bổ. Thứ tám là có thể có người không tin mình, nhưng đừng để họ cười chế nhạo mình. 
Thứ chín là luôn sẵn sàng dùng phất trần hay chối để giữ cho tự viện và khuôn viên sạch sẽ. Thứ mười 
là Theo đuổi Chân lý không mệt mỏi, không bao giờ ham mê ăn uống quá độ."—Zen master Chuho 
Myohon taught that besides these prayers offers to all Buddhas and Bodhisattvas-Mahasattvas of the 
past, present, and future in the ten directions, and to MahapraJnaparamita, Zen practitioners also recite 
the Tnscriptions of the Right-hand Side of the Seaft: "The Bhikshus in these latter days resemble in 
form those homeless ones but at heart have no feelings of shame and remorse. Their bodies are 
covered with the monk robe but their minds are tainted with worldly defilements. They recite with 


2542 


their mouths the sacred scriptures, but they harbour in their minds greed and lust. During the day they 
are addicted to the pursuit of fame and wealth, while at night they are drunk with impure attachmenis. 
Outwardly they observe the moral precepts, whereas inwardly they are secret violators of the rules. 
Forever busy with wordly affairs, they are neglectful of disciplimng themselves for deliverance. They 
are devoted so much to the cherishing of idle thoughts that they have already thrown away right 
knowledge. Therefore, Zen practitioners should always remember the followings: 1) Have the desire 
for Truth firmly set up in order to be able to see 1nto your own nature. 2) Cherish deep doubt 1n regard 
to the koan you have and be as 1f biting at an 1ron ball. 3) Keep up your erect posfure on the seat, never 
lie down in bed. 4) Cultivate the sense of humility and remorse by reading books and sayings left by 
the Buddha and the Patriarchs. 5) Keeping the body pure in accordance with the Precepts, never get If 
tainted, and the same 1s to be said of the mind. 6) Behave yourselves on alÏ occasions with quiet dignity 
and be In no circumstances reash and boisterous. 7) Talk softly and In a low tone, do not be given up to 
1dle Jjokings. 8) There may be people who do not believe you, but do not let them deride you. 9) Be 
always ready to use your dusters and brooms In order to keep the monastery buildings and courts free 
from dust. 10) Untiringly pursuing the course of Truth, never be addicted to excessive eating and 
drinking." 


3) Trung Phong Minh Bổn: Vô Thường Kệ— Verse on Ïmperimaneney 
Thiển sư Trung Phong Minh Bản (1263-1323) lập lại bài kệ 'Vô Thường' trong "Trung Phong Quốc Sư 
Tòa Hữu Minh: 
"Sanh tử đại sự, 

Phải quán sát trong từng giây phút 

của đời sống này, 

Vô thường chóng đến, 

Thời gian không chờ đợi một a1. 

Sanh ra làm người là cơ hội hiếm có, 

Nay được sanh làm người. 

Không dễ gì có thể nghe được Phật pháp, 

Và nay đang được nghe Phật pháp. 

Như thế, nếu chúng ta không đạt được 

giải thoát trong kiếp này, 

Thì đợi đến kiếp nào mới mong đạt được 

giải thoát đây?" 
Zen master Chung-feng Ming-pen, the National Teacher, also repeated a verse of 'lmpermanency' for 
the 'Inscriptions of the Right-hand Side of the Seat: 

"Birth and death 1s the grave event, 

Every momernt of this life 1s to be begrudged, 

Impermanency wIll be here too soon, 

Time walits for no one. 

A rare event 1t 1s to be born as human beinøs, 

And we are now born as such; 

lt is not easy to be able to listen to the 

Buddha's teachings, 

And we have now listened to 1t. 

Thịs being so, 1ƒ we do not attain 

emancipation In this life, 

In what life do we expect to emancipate ourselves?" 


2543 


DCCCLXXVHI.Trung Quán: Madhayamnaka 
1) Bất Hữu Tướng Bất Vô Tướng—Neither With Marks Nor Without Marks 
Chẳng hữu tướng mà cũng chẳng vô tướng. Nội dung của đệ nhất nghĩa đế được trình bày với hai dẫn 
chứng, một là từ Đại Trí Độ Luận: "Chẳng hữu tướng chẳng vô tướng"; và dẫn chứng khác từ Trung 
Quán Luận: "Tất cả các pháp chẳng có như hữu chẳng không như vô." Tuy nhiên, sự phát biểu "chẳng 
có chẳng không" không có nghĩa phủ nhận tất cả hiện tượng và hủy diệt tất cả cảm thọ để chứng ngộ 
chân lý. Giả và chân là một. Định để này được giải thích trong những giòng kệ mà một vài người cho 
là học thuyết của Sư Tăng Triệu: 

"Dầu rằng có mặt, chúng là phi hữu. 

Dầu rằng không có mặt, chúng là phi vô." 

The content of the "supreme real truth” 1s illustrated with two quofations, one from the Ta Chih Tu 
Lun, "AII dharmas are neiher with marks nor without marks," and the other from the 
Mulamadhyamakakarika, "All dharmas are neither exist as substantal Being nor InexIst as 
nothingness." However, the statement "neither existence nor non-existence” does not mean that one 
demies all phenomena and suppresses all senses 1n order to realize the real truth. The conventional and 
the real are one. This proposition 1s explained In stanzas which are considered by some to contain the 
essence of the teaching of Master Seng Chao (374-414): 

"“That though existent they inexist 1s what 

'non-existent' means. 

That though 1nexistent thay exist 1s what 

'not ©xIstenft' means." 


2) Trung Quán: Giả Dĩ Lập Nhất Thiết Pháp— Things Exist in “Derived” or “Borrowed” Form 
Giả dùng để phá các hoặc trần sa và để lập tất cả các pháp quán sát thấy cái tâm đó có đủ các pháp, 
các pháp đều do tâm mà có, tức là giả tạm, không bến, vô thường. “Giả' là sự chấm dứt những lậu 
hoặc của trần thế và giải thoát khỏi các điều xấu. Theo triết học Trung Quán, Thực Tại là bất nhị. 
Nếu giải lý một cách thích đáng thì bản chất hữu hạn của các thực thể biểu lộ vô hạn định không 
những như là cơ sở của chúng mà còn là Thực Tại Tối Hậu của chính những thực thể hữu hạn. Thật ra, 
vật bị nhân duyên hạn định và vật phi nhân duyên hạn định không phân biệt thành hai thứ, vì tất cả 
mọi thứ nếu được phân tích và tìm về nguồn cội đều phải đi vào pháp giới. Sự phân biệt ở đây, nếu 
có, chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Chính vì thế mà Ngài Long Thọ đã nói: “Cái được 
xem là cõi trần thế hay thế gian từ một quan điểm, thì cũng chính là cõi Niết Bàn khi được nhìn từ một 
quan điểm khác.”—Reality, things exist though ¡in “derived” or “borrowed” form, consisting of 
elements which are permanent. Particularity establishes all relativities. The “Hypothetical" mode does 
away with the defilement of the world and establishes salvation from all evils. According to the 
Madhayamaka philosophy, Reality 1s non-dual. The essential condiionedness of entities, when 
properly understood, reveals the unconditioned as not only as their ground but also as the ultimate 
reality of the conditioned entities themselves. In fact, the conditioned and the unconditioned are not 
two, not separate, for all things mentally analyzed and tracked to their source are seen to enter the 
Dharmadhatu or Anutpadadharma. This 1s only a relative distinction, not an absolute division. That 1s 
why Nagarjuna says: “What from one poInt oŸ view 1s samsara 1s from another point of view Nirvana 
1fself.” 


3) Trung Quán: Nhất Niệm Tam Thiên— Three Thousand Realms in One Mind 

Một niệm bao trùm chúng sanh trong cả tam thiên đại thiên thế giới. Nhất niệm hoặc nhất tâm chứa 
đựng mười pháp giới. Mỗi pháp giới chứa đựng mười pháp giới, như vậy có tất cả là một trăm pháp 
giới. Mỗi pháp giới có ba mươi thế giới; như vậy một trăm pháp giới chứa đựng ba ngàn thế giới. Ba 
ngàn thế giới có trong một niệm. Ở đây, con số một trăm hay một ngàn không phải là điều quan trọng, 


2544 


nhưng điều quan trọng là tất cả thực tại hội và nhập khiến chỉ một niệm dung chứa tất cả thực tại. Đây 
là một trong những triết lý nền tảng của tông Thiên Thai liên quan đến cấu trúc tam đế dựa vào bài kệ 
trong Trung Quán Luận. Học thuyết này thành lập tinh yếu của Ma Ha Chỉ Quán, một tác phẩm gồm 
hai mươi quyển trong đó ngài Thiên Thai Trí Giả của Trung Hoa đã hệ thống hóa các giáo lý khác 
nhau bao gồm lại trong kinh Pháp Hoa. Tâm chúng ta xoay chuyển không ngừng trong sáu cõi địa 
ngục (sân hận), ngạ quỷ (tham dục), súc sanh (vô minh), A tu la (tranh chấp), nhân (bình thường), và 
thiên (hoan hỷ). Như thế mà chúng ta tiếp tục chịu khổ đau không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cũng cái 
tâm ấy, có khi chúng ta cũng tiến lên bốn cảnh giới của hành Thánh giả khi chúng ta có lòng ham 
muốn tu tập cách sống đúng đắn, khi đó chúng ta trở thành Thanh Văn; khi mà chúng ta thể hội từ kinh 
nghiệm trực giác của chính mình, chúng ta là Duyên Giác; khi chúng ta mong ước sống vì lợi ích của 
con người và xã hội, khi đó chúng ta là Bồ Tát; khi mà chúng ta đạt được một trạng thái tâm thức của 
lòng từ bi tuyệt đối khiến mình quên hẳn mình, khi ấy chúng ta là Phật. Ngài Nhật Liên xem học 
thuyết “Nhất Niệm Tam Thiên” của ngài Trí Giả như là tinh yếu của Phật Pháp. Trong tác phẩm 
“Người Mở Mắt”, Nhật Liên đã ca ngợi học thuyết Nhất Niệm Tam Thiên như sau: “Nếu con người 
không đạt được Phật quả nhờ học thuyết Nhất Niệm Tam Thiên thì sự chứng đắc niết bàn hay thành 
Phật của con người sẽ không bằng một cái tên suông.” Ông cũng nhiêu lần ca tụng học thuyết này như 
sau: “Chính học thuyết Nhất Niệm Tam Thiên của tông Thiên Thai xuất hiện để làm con đường đưa 
con người đến Phật quả.”——In one thought to survey or embrace the three thousand worlds with all its 
forms 0Ÿ existence. One thought contains ten dharma realms. Each dharma realm also confains the ten 
dharma realms, so there are one hundred dharma realms , Each dharma realm contains thirty worlds; so 
one hundred dharma realms confain three thousand worlds. These three thousand worlds are contained 
1n one thought. Here, 1t 1s not the number one hundred or three thousand which 1s important, but the 
1dea that all realifty 1s interpenetrating and inclusive, so that one short thought contains all of reality. 
This 1s one of the basic concepts in Chih-Ï's T”ien Tai philosophy which 1s related to the threefold 
structure based on the Mulamadhyamaka-karika verse. This doctrine forms the essence of the 
Makashikan, a twenfy-section work in which Tien-T?ai Chih-[ of Chína systematized various 
teachings included in the Lotus Sutra. This was his new interprefation of the Lotus Sutra. Our minds 
revolve ceaselessly 1n the six worlds of hell (anger), hungry spirits (covetousness), animals 
(ignorance), demons (dispute), human beings (normality), and heaven (joy). Thus our sufferings 
continue endlessly. However, also with that same mind, sometimes beings can raise to the level of the 
four realms of the saints. When we conceive the desire to study the right way to live, we become 
Sravakas; when we realize things intuitively from our experience, we become Pratyekabuddhas; when 
we wWish to live for the benefit of other people and society, we become Bodhisattvas; when we reach 
the mental state of absolute compassion that we completely forget ourselves and maintain such a 
mental state constantly, we become Buddhas. Nichiren regarded Chih-I's doctrine of the Three 
Thousand Realms in One Mind as the essence of the Buddha”s Teachinss. In his work, Essay on the 
Eye-opener, Nichiren extolled this doctrine 1n the following words: “Unless man attains buddhahood 
through the teaching of the Three Thousand Realms in One Mind, his attaining nirvana and becoming a 
buddha will be litle more than a mere name.” And so many time, Nichiren praised this doctrine as 
follows: “ “The very doctrine of the Three Thousand Realms in One Mind of the Tendai sect appears to 
be the way to lead man to Buddhahood.” 


4)_ Trung Quán: Thực Tại Tối Hậu — UHiimate Reality 

Tỉnh túy hay bản thể của điều gì hay trạng thái thực. Theo triết học Trung Quán, Thực Tại là bất nhị. 
Nếu giải lý một cách thích đáng thì bản chất hữu hạn của các thực thể biểu lộ vô hạn định không 
những như là cơ sở của chúng mà còn là Thực Tại Tối Hậu của chính những thực thể hữu hạn. Thật ra, 
vật bị nhân duyên hạn định và vật phi nhân duyên hạn định không phân biệt thành hai thứ, vì tất cả 
mọi thứ nếu được phân tích và tìm về nguồn cội đều phải đi vào pháp giới. Sự phân biệt ở đây, nếu 


2545 


có, chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt đối. Chính vì thế mà Ngài Long Thọ đã nói: “Cái được 
xem là cõi trần thế hay thế gian từ một quan điểm, thì cũng chính là cõi Niết Bàn khi được nhìn từ một 
quan điểm khác.” Theo Thiển sư Đạo Nguyên (Nhật), chúng ta phải có thái độ tu tập tỉnh chuyên 
trong mọi hoàn cảnh mà ta gặp. Nếu ta rơi vào địa ngục, ta cứ đi qua địa ngục; đây là thái độ quan 
trọng cần phải có trong cuộc sống hằng ngày. Khi ta gặp bất hạnh ta cứ vượt qua nó một cách thành 
thực. Cứ ngồi trong thực tại của cuộc sống, nhìn thiên đàng địa ngục, khổ vui, sống chết với con mắt 
giống nhau—The essence or substance of anything or real state, or reality. According to the 
Madhayamaka philosophy, Reality 1s non-dual. The essential condiionedness of entiies, when 
properly understood, reveals the unconditioned as not only as their ground but also as the ultimate 
reality of the conditioned enfities themselves. In fact, the conditioned and the unconditioned are not 
two, not separate, for all things mentally analyzed and tracked to thelr source are seen to enter the 
Dharmadhatu or Anutpadadharma. This 1s only a relative distinction, not an absolute division. That 1s 
why Nagarjuna says: “What from one poInt oŸ view 1s samsara 1s from another point of view Nirvana 
1(self.” According to Zen Master Dogen, our atfitude should be one diligent practice 1n every situation 
that we encounter. If we fall into hell, we just go through hell; this 1s the most important atfitude to 
have In daily life. When we encounter unhappiness, we work throuph 1t with sincerity. Just sit in the 
reality of life, seeing heaven and hell, misery and Joy, life and death all with the same eye. 


DCCCLXXVIII.Trùng Thông Tôn Dục: Những Lời Dạy Ngắn Gọn—Soiku Shigematsu: Some Short 
and Concise Teachiỉngs 

Trùng Thông Tôn Dục là tên của một vị Thiển sư Nhật Bản trong thời cận đại. Thiển sư Trùng Thông 
Tôn Dục nói trong Thiền Lâm (Lời Dạy của các Thiển Sư): '““Một điều tốt: không tốt bằng Không một 
điều gì cả.' 'Chó đói gặm xương khô.' 'Một đóa hoa nở: Xuân về muôn nơi.' 'Hai tấm gương phản chiếu 
lẫn nhau.' 'Một chữ với một bậc trí giả; một roi với một con ngựa hay.' 'Một đứa bé không ghét vẻ xấu 
xí của mẹ nó.' 'Một mũi tên đã bắn đi sẽ không bao giờ quay lại.' 'Gãi trước rồi sau sẽ ngứa.' 'Hãy dấu 
kỹ chân thân của bạn, trong mỗi và mọi vật.' 'Một vâng trăng sáng soi trong từng ao nước; trong từng 
ao nước một vầng trăng.' Ngồi yên bất động, không có gì xảy ra. Mùa xuân đến, cỏ mọc cao.' Màu 
xanh từ chàm mà ra nhưng xanh hơn chàm; băng giá từ nước mà ra nhưng lạnh hơn nước. ”——Soiku 
Shigematsu, name of a Japanese Zen master in modern days. Zen Master Soiku Shigematsu said in the 
Zen Forest (Sayings of the Masters): “A good thing: not so good as Nothing. 'A hungry dog bites a dry 
bone.' 'One flower opens: Spring everywhere.' "wo mirrors reflect each other. 'One word to a wise 
man; one lash to a bright horse.' 'A child doesntt hate his mother's ugliness.' 'An arrow released will not 
return.' 'Scratch first, Itch later.' Hide yourself in each and everything!' 'One moon shows in every pool; 
1n every pool the one moon.' 'Siting motionless, nothing happening; spring coming, ørass ø7owing.' 
Blue made out of 1ndigo 1s better than 1ndigo; 1ce from water, colder than water. ” 


DCCCLXXIX.Trừng Viễn Hương Lâm: Ch'êng-yuan Hsiang Lin 

1)_ Cứ Lấy Một Ít Thử Xem?— Take Some and See? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXII, Trừng Viễn Hương Lâm (908-987) trở thành Thiền sư 
và nổi tiếng vì một lần đáp lại câu hỏi truyền thống: “Tại sao sơ tổ đến đông độ?” bằng cách nói: 
“Ngồi lâu sanh mệt.” Một hôm, có một vị Tăng hỏi Sư: “Thế nào là diệu dược của Hòa Thượng?” 
Hương Lâm đáp: “Chẳng khác vạn hữu.” Vị Tăng lại hỏi: “Có công hiệu gì?” Hương Lâm đáp: “Cứ 
lấy một ít thử xem!”—According to The Records of the Transmission of the Lamp, Volume XXIH, 
Hsiang-lin became a teacher in his own right and 1s noted for once responding to the traditional 
question, “Why did the first patriarch come east?” by saying, “Its not good for one's health to sit too 
long.” One day, a monk asked, “What 1s your teaching?” (lterally “What medicine do you 
prescribe?”). Hsiang-lin replied, “Its none other than the ten thousand things.” The monk asked, “What 
effect does this medicine have?” Hsiang-ling replied, “ “Take some and see!” 


2546 


2) Trừng Viễn: Lão Tăng Bốn Mươi Năm Mới Dập Thành Một Mảnh—For Forty Years Ï've 
Hamuxmnered Out a Single Piece 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXI, năm 987, Trừng Viễn Hương Lâm đã mất mười tám 
năm thiển quán trên câu hỏi “Ấy là gì?? Cuối cùng Sư đến gặp Vân Môn và tuyên bố: “Bây giờ thì 
con hiểu.” Vân Môn nói: “Được lắm. Đừng nói với lão Tăng, chỉ cần diễn tả ra sự hiểu biết của ông là 
đủ.” Hương Lâm im lặng và một thoáng suy nghĩ. Vân yêu cầu Hương Lâm tọa thiển thêm ba năm 
nữa và cuối cùng đạt được đại giác. Khi sư sắp thị tịch, đến từ biệt Tri Phủ Tống Công Đang, nói: 
“Lão Tăng đi hành khất.” Nhưng một viên quan khác nói: “Tăng nầy bị cuồng phong tám mươi tám 
năm đi hành khất trong ấy.” Đang thưa: “Đại thiện tri thức đi ở tự do.” Trở về, sư bảo chúng: “Lão 
Tăng 40 năm mới dập thành một mảnh.” Nói xong sư thị tịch —According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XXI, Chiêng-yuan spent eiphteen years 
meditating on the question, “What 1s 1t?” Finally he went to Yun-men and declared, “Now I 
understand.” Yun-men said, “Very well. Dont tell me, Just demonsfrate your understanding.” Hsiang- 
lin remained silent and thought for Just a second. Yun-men asked Hsiang-lin to spend another three 
y€ars pracfticing sitting meditation and finally came to full awakening. When Zen master Cheng-Yuan- 
Xiang-Lin was about to đie in 987, he bade farewell to an official named Song-Kong-Tang, saying: 
“Ƒm goïng on a pilgrimage.” But a different official said: “PThat monk 1s crazy. Where”s he going on a 
pilgrimage when he”s eighty years old?” But Song replied: “When a venerable master goes on a 
pilgrimage, he goes or abides freely.” Cheng-Yuan addressed the monks: “For forty years Ï”ve 
hammered out a single piece.” When he finished speaking these words he passed away. 


3)  Trừng Viễn: Mấy Ông Có Thực Sự Biết Nó Là Cái Gì Hay Không?—Do You Know What Thủs 
Actually Is? 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXII, một hôm, Sư thượng đường dạy chúng: "Tất cả các 
ông mang túi bát hành cước đến đây, các ông có thấy được tự tánh hay chưa? Nếu đã thấy thì bước lên 
đây mà nói. Chúng ta sẽ kiểm xem mấy ông thế nào! Nếu chưa thấy, tức là mấy ông đã bị người lừa 
đối trong suốt cuộc hành trình vừa rồi của mấy ông. Vì vậy, ta hỏi tất cả mấy ông, đến bây giờ thì ai 
cũng đã tu tập một thời gian, đã tỉnh thức quét nhà và nấu trà, đã từng cắm trại trên núi và thưởng lãm 
sông hồ, mấy ông đã xác định đường tu tập rõ ràng, phải vậy không? Vậy thì mấy ông kêu tự tánh 
bằng gì? Tất cả mấy ông đều nói: 'Từ vô thỉ đến nay không có gì thay đổi, không lệch lạc, không cao 
không thấp, không tốt không xấu, không sanh không tử.' Nhưng mấy ông có thật sự biết cái chỗ đó 
không? Mấy ông thật sự biết nó là cái gì không? Nếu ngay đây mà mấy ông biết chỗ đó, tức là giác 
ngộ được pháp môn của chư Phật. Đó chính là giác ngộ Đạo và thấy được tự tánh, từ đầu đến cuối 
không nghi ngờ. Và kể từ nay mấy ông lên đường hành cước, sẽ không ai hạch hỏi gì mấy ông nữa. 
Và rồi ngữ ngôn mà mấy ông phun ra sẽ có căn bản vững chắc trên cơ sở giác ngộ. Ta đương cử một 
thí dụ, nếu một người mua một thửa ruộng, thì người ấy phải lấy cho được giấy chủ quyền gốc của tài 
sản đó. Nếu người ấy không lấy được giấy chủ quyền gốc thì cả vấn để không có gì chắc chắn. Nếu 
như có bất cứ viên quan nào đòi xem giấy chủ quyển, người ấy không có gì để trình báo. Nếu một 
người không có giấy chủ quyển gốc thì chắc chắn rằng một ai đó sẽ lấy tài sản đó đi. Hoàn cảnh của 
tất cả mấy ông ở đây đang tu tập Thiển và học Đạo lại cũng như vậy! Vậy thì ở đây ai có giấy chủ 
quyển gốc? Hãy mang nó ra xem! Cái gọi là giấy chủ quyền gốc là cái gì? Hãy để cho mọi người xem 
nó! Nếu là người lợi căn, khi nghe ta nói như vầy, mấy ông biết phải làm gì. Nếu mấy ông không biết 
phải làm gì cho dù có đi tới đâu và học được ngàn cách và nhớ hết các giải pháp cho tới miệng của 
mấy ông chảy tràn như nước sông, vẫn không có cái gì sẵn sàng cho mấy ông cả. Mấy ông vẫn còn 
cách xa chính mình như trời cách đất vậy. Hãy nhìn ngay dưới bát và quần áo ngay trên thân của mấy 
ông. Nếu thấy gì thì lên đây để nói, rồi ta sẽ xem xét cho. Ta sẽ xác nhận những gì mấy ông nói. Nếu 
mấy ông không tìm ra được gì thì các ông cũng luống qua thời gian như những người khác mà thôi."— 


2547 


According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Ln), Volume XXII, one day, 
X1Iang-Lñn entered the hall and addressed the monks, saying, "All of you who've been carrying your 
pack and bowl and have come here pilgrimage, do you see self-nature yet or not? If you've seen 1t, 
then come forward to speak. We'll check you out and see! If you havenft seen 1t, then youve been 
cheated on your Journey. So I ask all of you; youve been practicing for some time now, mindfully 
sweeping the ground and boiling tea, hiking 1n the mountains and enJoying the rivers, and you've øotf 1t 
nailed down, right? What do you call self-nature? All of you say, 'From beginnmng to end there 1s no 
change and no deviation, no high and no low, no good and no bad, no birth and no death.' But do you 
actually know this place? Do you know what this actually 1s? If right here you know the place, then 1ts 
the realized Dharma gate of all Buddhas. It 1s awakening to the Way and seeing self-nature, from start 
to finish without any doubt. And 1f you go off traveling no one wilÏ question you. Then the words youTe 
Spitting out will heve some actual basis in understanding. If a person were to buy a rice field, then he 
must get the original tile to the property. If he cant get the original tile then the whole situation 1s 
uncertain. Then, 1f there's any official inguiry about 1t, the person wonrt be able to hold on to 1t. IÝ a 
person cant get the original tile document then someone else will take the property away from him, 
AlI of you here who are practicing Zen and studying the Way, youre also like this! Who here has 
managed to get the original tile? Bring 1t out and let's see 1t. What 1s this thíng youre calling the 
original tile? Let everyone see 1t! If you re clever, then when you hear me speak In this manner youll 
know what to do. If you dont know what to do then even 1ƒ you go somewhere and learn thousand 
strategies and memorize solutions until your mouth overflows like a river, 1t stll wont avail you 
anything. Youll still be as far from yourself as the sky 1s from the earth. Go look right undersneath 
your bowl] and your clothes, at your very body. And 1f you see something, then come up here and speak 
and weTll examine 1t. F]l confirm what you say. If you cant find anything then youTe Just passing your 
time like everyone else.” 


4) Trừng Viễn: Niệm Không Gián Đoạn!—No Separation! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXI, một hôm, có một vị Tăng hỏi: “Vị ngon để hồ vì sao 
biến thành độc dược?” Sư đáp: “Giấy Đạo Giang mắc mỏ.” Vị Tăng lại hỏi: “Khi thấy sắc là thấy tâm 
là sao?” Sư đáp: “Vừa rồi ở đâu đi đến?” Vị Tăng lại hỏi: “Khi tâm cảnh đều quên thì thế nào?” Sư 
đáp: “mở mắt ngồi ngủ.” Vị Tăng lại hỏi: “Trong Bắc Đẩu ẩn thân, ý thế nào?” Sư đáp: “Trăng giống 
cung loan, mưa ít gió nhiều.” Vị Tăng hỏi: “Thế nào là tâm chư Phật?” Sư đáp: “Trong tức trước sau 
trong.” Có vị Tăng hỏi: “Thế nào là một mạch suối Hương Lâm?” Sư đáp: “Niệm không gián đoạn.”—— 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Ln), Volume XXII, one day, 
a monk asked Zen master Cheng-Yuan-Xiang-Lin: “Why does sweet-ftasting cream turn into poison?” 
Cheng-Yuan said: “Paper from Tao-]iang 1s expensive.” A monk asked: “How 1s 1t that when one 
observes form, one thus observes mind?” Cheng-Yuan said: “Just when 1t comes, where does 1t return 
to.” A monk asked: “What 1s it when mind and environment are both gone?” Cheng-Yuan said: “Eyes 
open, sitting asleep.” A monk asked: “What 1s the meaning of the phrase “concealing the body 1n a Big 
Dipper”?” Cheng-Yuan said: “The moon like a curved bow. A light rain and big wind.” A monk asked: 
“What 1s the mind of all Buddhas?” Cheng-Yuan said: “Clarity! From beginning to end, clarity!° A 
monk asked: “How can I understand this?” Cheng-Yuan said: “Don't be deceived by others.” A monk 
asked: “What 1s the monk”s true eye?” Cheng-Yuan said: “No separation.” 


5) Trừng Viễn: Thất Nội Nhất Đăng— The Lamp in the Room 

Có một vị Tăng hỏi Thiển sư Trừng Viễn: “Cái gì là một ngọn đèn ở trong phòng?” Thiển sư Trừng 
Viễn đáp: “Nếu ba người làm chứng cho việc này thì một con rùa nước ngọt sẽ trở thành một thứ mai 
mềm.” Trong câu chuyện này, ngọn lửa tiêu biểu cho trí tuệ bát nhã; một ngọn đèn dầu đang cháy 
trong phòng tiêu biểu cho ánh chớp luôn lóe lên không bao giờ ngừng tắt——A monk asked Zen master 


2548 


Cheng-Yuan-Xiang-Lin: “What 1s the single lamp In the room?” The master replied: “If three people 
{estlfy to 1t, a terrapin becomes a softshell.” In this story, the flame represents praJna wisdom; the 
single oil lamp burning In the room represents the unending lightning flash that must never be 
extinguished. 


5) Trừng Viễn: Tọa Cửu Thành Lao— Siting for a Long Time Becomes Toilsome 

Thiển sư Hương Lâm với công án "Ngồi lâu sanh mệt nhưng mà thành tựu như Ngài Bồ Đề Đạt Ma." 
Theo Bích Nham Lục, tắc 17, và bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXII, một hôm, có một vị 
tăng hỏi Thiền Sư Trừng Viễn Hương Lâm (908-987): "Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang?" Hương Lâm 
đáp: "Ngồi lâu sanh nhọc." Đây là trường hợp trong đó câu trả lời được nhắm ngay vào nhân cách của 
chính Tổ sư, với những đoan quyết trỏ vào các hành vi của ngài. Tuy nhiên, câu trả lời này vẫn không 
đụng tới tâm điểm của câu hỏi; đó là "ý nghĩa Đông du của Tổ" được cắt nghĩa để làm thỏa mãn tâm 
trí bình thường của chúng ta. Phải chăng vì ngồi suốt chín năm nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma hoàn toàn mệt 
mỏi? Hay đây chính là một đoan quyết đại khái nói về việc ngồi thiển, kể cả trường hợp của chính 
thiển sư Hương Lâm? Hay đây là một cách Hương Lâm muốn xin lỗi vì đã để cho vị Tăng ngồi quá 
lâu? Thật khó mà cả quyết điều nào với điều nào. Đây chính là chỗ khó hiểu của Thiền đối với lễ lối 
suy nghĩ thông thường. Chỉ bằng danh tự không đủ chuyển tải ý nghĩa, nhưng đã là sinh vật có lý trí, 
chúng ta không làm sao tránh không phát biểu bằng danh tự. Và những phát biểu này mơ hồ hay sáng 
sủa, còn tùy theo sở kiến của riêng chúng ta. Theo sự giải thích của thiển sư Viên Ngộ trong Bích 
Nham Lục, thí dụ thứ 17, khi Hương Lâm nói "Ngồi lâu sanh nhọc," hành giả có hiểu chăng? Nếu hiểu 
được thì trên đầu trăm cỏ dứt hết can qua, nếu chẳng hiểu thì lắng nghe phân xử. Cổ nhân đi hành 
cước chọn lựa bạn đồng hành để vạch cỏ xem gió. Khi ấy Vân Môn thịnh hóa ở Quảng Nam, Hương 
Lâm thường ra đất Thục đồng thời với Nga Hồ, Cảnh Thanh, trước đến tham vấn Báo Từ ở Hồ Nam, 
sau mới đến trong hội Vân Môn làm thị giả mười tám năm. Ở chỗ Vân Môn thân được, thân nghe, Sư 
ngộ tuy trễ, song quả là bậc đại căn khí. Sư ở bên cạnh Vân Môn mười tám năm, Vân Môn thường kêu 
thị giả Viễn, Sư vừa đáp dạ, Vân Môn hỏi là cái gì? Khi ấy Hương Lâm cũng hạ ngữ, trình kiến giải, 
đùa tinh hồn, song trọn chẳng khế hợp. Một hôm Sư bỗng nhiên la: "Con hội!" Vân Môn bảo: "Sao 
chẳng nói một câu hướng thượng xem?" Sư ở thêm ba năm. Trong thất, Vân Môn phóng những đại cơ 
biện, hơn phân nửa vì thị giả Viễn. Tùy chỗ nhập tác, Vân Môn phàm có một lời một câu, trọn nhằm 
vào chỗ thị giả Viễn. Sau Hương Lâm trở về đất Thục, ban đầu ở cung Thủy Tĩnh tại Đạo Giang, sau 
trụ chùa Hương Lâm ở Thanh Thành. Hòa Thượng Tộ ở Trí Môn gốc người Chiết, nghe Hương Lâm 
giáo hóa thạnh hành liền đến đất Thục để tham lễ. Hòa Thượng Tộ là thầy của Tuyết Đậu. Vân Môn 
tuy tiếp người vô số, song hiện thời chỉ đạo hành chỉ một phái Hương Lâm là thạnh hành. Hương Lâm 
trở về Tứ Xuyên trụ viện bốn mươi năm, được 80 tuổi mới thị tịch. Sư thường nói: "Ta bốn mươi năm 
mới thành một mảnh." Phàm dạy chúng, Sư nói: "Đi hành cước, tham tầm tri thức, cần để mắt mà đi, 
phải phân đen trắng, thấy cạn sâu mới được. Trước cần phải lập chí, đức Thích Ca Mâu Ni khi còn tu 
nhân, phát một lời một niệm đều là lập chí." Sau nầy có một vị Tăng đến hỏi: "Thế nào là một ngọn 
đèn ở trong thất?" Hương Lâm đáp: "Ba người làm chứng rùa thành trạnh." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào 
là việc của kẻ áo nạp?" Hương Lâm đáp: "Tháng chạp lửa cháy núi." Xưa nay đáp ý Tổ sư rất nhiều, 
chỉ có một tắc nầy của Hương Lâm là ngồi cắt đầu lưỡi trong thiên hạ, không có chỗ cho ông suy tính 
đạo lý. Ông Tăng hỏi: "Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang?" Hương Lâm đáp: "Ngồi lâu sanh nhọc." 
Đáng gọi là lời không vị, câu không vị, lấp bít miệng người, không có chỗ để cho ông Tăng hít hơi. 
Cần thấy liền thấy, nếu chẳng thấy tối ky khởi giải hội. Hương Lâm đã từng gặp các bậc tác gia, cho 
nên có thủ đoạn của Vân Môn, có ba câu thể diệu. Nhiều người hiểu lầm nói: "Tổ sư Tây sang chín 
năm ngồi diện bích, há chẳng phải ngồi lâu sanh nhọc hay sao?" Thật tình mà nói, nói như vậy thì ăn 
nhập vào đâu. Chẳng thấy cổ nhân đại tự tại, chân đạp đến đất thật, không có nhiều thứ Phật pháp, tri 
kiến, đạo lý, gặp việc liền ứng dụng. Thế nên nói "Pháp theo pháp hành, pháp tràng tùy chỗ dựng 
lập."— The kôan “To accomplish oneˆs labour by prolonged sitting, as did Bodhidharma.” According to 


2549 


the Pi Yen Lu, example I7, and the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), 
Volume XXIH, one day, a monk asked Hsiang-lin, "What 1s the meaning of the Patriarch's coming from 
the West?" Hsiang Lin said, "Siting for a long time becomes toilsome." This 1s the case in which 
answers are indicated more or less directly concerned with the person of the Patriarch himself with 
assertions which are made about his doings. However, the answers still do not touch the central point 
of the quesfion; that 1s, "the meaning of the patrlarchal visit to China” 1s not explained In any way that 
we of plain minds would like. Did the nine years' sitting make Bodhidharma all tired out? Ôr 1s this just 
a general assertion concerning sitting in meditation, including Hsiang-lins case? Ór 1s 1t an apologetic 
remark for having kept him sitting so long? One may find 1t hard to decide which. Thịs 1s where Zen 1s 
dificult to understand by the ordinary way of thinking. Mere words are Insufficient to convey the 
meaning, but as rational beings we cannot avoid making statements. And these statements are at once 
puzzling and 1lluminating according to our own 1nsight. According to the interpretation of Zen master 
Yuan-Wu in example L7 of the Pi-Yen-Lu, when Hsiang Lñn says, "Sitting for a long time becomes 
toilsome.” Zen practitioners, do you understand? If you do understand, then you can put down your 
shield and spear on the hundred grasses. If you don't understand, then listen humbly to this treatmert. 
When the Ancients travelled on foot, forming associations with chosen friends to travel together as 
compamions on the Path, they would pull out weeds and look for the way. At the time Yun Men was 
causing the teaching to flourish throughout Kuang Nan. Hsiang Lin had made his way by stages out of 
Ssuchuan. He was contemporary with E Hu and Ching Chỉng. he first went to Pao Tzu Temple in 
Hunan; only later did he come to Yun Men's congregation, where he was an attendant for eighteen 
years. At Yun-mens place he personally attained and personally heard; though the time of his 
enlightenment was late, nevertheless he was a man of great facultes. He stayed at Yun-men's side for 
eighteen years; time and again Yun Men would Just call out to him, "Attendant Yuan!” As soon as he 
responded, Yun Men would say, "What 1s 1t?” At such times, no matter how much Hsiang Lin spoke to 
present his understanding and gave play to his spirit, he never reached mutual accord with Yun Men. 
One day, thouph, he suddenly said, "I understand." Yun Men said, "Why dont you say something 
above and beyond this?" Hsiang Lñn stay on for another three years. Yun Mens eloquent elucidations 
Of sfates uftered in his room were mostly so that Attendant Yuan could enter in actively wherever he 
was. Whenever Yun Men had some saying or remark, they were all gathered by Attendant Yuan. Later 
Hsiang Lñn returned to Ssuchuan, where he stayed at Crystal Palace Temple on Ching Cheng 
Mountain. Master Chih Men Tso was originally from Chekiang. Filled with what he had heard of 
Hsiang Lin teaching the Path, he came especially to Ssuchuan to meet him and pay homage. Tso was 
Hsueh Tou's master. Though Yun Men converted people without number, of all the wayfarers of that 
generation, Hsiang Lin's stream flourished most. After he came back to Ssuchuan, he lived in temples 
teaching for forty years; he did pass on until he was eighty. He once said, "Only when I was forty did I 
attain umity." Ordinarily he would teach his assembly saying, "Whenever you go travelling on footto 
search for men of knowledge, you must bring along the eye to distinguish 1nitiate from unimitiate, to 
tell shallow from deep, then youTI be all right. First you must establish your resolve, just as old man 
Sakyamumi did when he was in the casual ground; wherever he thought or spoke, 1t was always fo set 
his resolve." Later a monk asked, "What 1s the saucer-lamp within the room?” Hsiang Lñn said, "If 
three people testtfy that I1fs a turtle, then 1ts a turtle." Again the monk asked, "What 1s the affair 
underneath the patched robe?” Hsiang Lñn said, "The conflagration of the end of time burns up the 
mountain." Since the old days, many answers have been given for the meaning of the Patrlarchs 
coming from the West, only Hsiang Lñn, right here 1n this case, has cut off the tongues of everyone on 
earth; there 1s no place for you to calculate or make up realizations. The monk asked, "What 1s the 
meaning of the Patrlarchs coming from the West?” Hsiang Lin said, "Sitting for a long time becomes 
toilsome.” 'This could be called flavorless words, flavorless phrases; flavorless talk blocks off people's 
mouths and leaves you no place to show your energy. IÝ you would see, then Just see immediately. If 


2550 


you don't see, 1s urgent you avoid entertaimng 1ntellectual understanding. Hsiang Lin had encountered 
an adept; consequently he possessed Yun Mens technique and harmonious mastery of the 'three 
phrases' of Yun Men. People often misunderstand and say, "The Patriarch came from the West and sat 
facing a wall for nine years; 1snt this siting for a long time and becoming weary?” What 1s there to 
hold on to? They don;t see that the Ancient Hsiang Lin had attained the realm of great independence, 
that his feet tread upon the real earth; without so many views and theories of Buddha Dharma, he 
could meet the situation and function accordingly. As 1t 1s said, “The Teaching 1s carried on according 
to facts; the banner of the Teaching 1s set up according to the situation.” 


DCCCLXXX.Trương Chuyết: Zhang-Zhuo 
l1) Kệ Giác Ngộ— Enlightenment Verse 
Tú Tài Trương Chuyết, tên của một vị Thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ IX. Sư là đệ tử của Thiển sư 
Thạch Sương Khánh Chư. Hiện nay chúng ta không có nhiễu tài liệu chi tiết về Thiển sư Trương 
Chuyết; tuy nhiên, có một cuộc đối thoại giữa Sư và thầy mình trong Truyền Đăng Lục, quyển XV. 
Một hôm Tú Tài Trương Chuyết đến tham vấn Thiền Sư Thạch Sương. Sư hỏi: “Ông tên gì?” Trương 
Chuyết đáp: “Dạ con tên Trương Chuyết.” Sư liền nói: “Trong đây cái xảo còn không có, huống là cái 
chuyết (vụn vằn).” Tú Tái Trương Chuyết bỗng tỉnh ngộ và làm bài kệ: 
“Quang minh tịch chiếu biến hà sa 
Phàm Thánh hàm linh cộng ngã gia 
Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện 
Lục căn tài động bị vân già 
Phá trừ phiển não trùng tăng bệnh 
Thú hướng chân như tổng thị tà 
Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại 
Niết Bàn sanh tử đẳng không hoa.” 
(Sáng soi lặng lẽ khắp hà sa. Phàm Thánh hàm linh chung một nhà. Một niệm chẳng sanh toàn thể 
hiện. Sáu căn vừa động bị che lòa. Muốn trừ phiền não càng thêm bệnh. Hướng đến chân như thầy 
đều tà. Tùy thuận các duyên không quái ngại. Niết Bàn sanh tử thảy không hoa)—Zen master Zhang- 
Juo, name of a Chinese Zen master in the ninth century. He was a disciple of Zen master Shih-shuang 
Ching-chu. We do not have detailed documents on this Zen Master; however, there is a dialogue 
between him and his teacher in The Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Ln), 
Volume XV. One day Zhang-Juo Hsiu-Ts°ai (Chosetsu-Yusai--Jap) came to Interview Master Shih- 
Shuang-Qing-Chu. Shih-Shuang asked: “What 1s your name?” Zhang-Juo said: “Venerable, my name Is 
Zhang-Juo.” Shih-Shuang then said: “Here, the skillful does not even exist let alone the clumsy (“Juo'” 
1n Chinese means “clumsy”).” Zhang-Juo 1nstantly got awakened and composed the following verse: 
“The brilliant light silently shines throughout themyriad worlds, 
SaInts, human beings, and living creatures are all living under one roof. 
If only no thought arises, will the whole world reveal 1tse]f. 
Once the six sense-organs agifate, 1t will be clouded. 
Trying to eliminate afflictions simply worsens the ailment, 
Hoping to reach true nature 1s equally wrong. 
Just live in accordance with circumstances, 
NIrvana and samsara are Just the real flowers.” 


2) Trương Chuyết: Khán Kinh— Sees the Sutra 

Một hôm, sau khi đọc Kinh Thiên Phật Danh, Trương Chuyết hỏi Trường Sa: “Tất cả những gì con 
thấy là tên của hàng trăm ngàn chư Phật. Nhưng chư Phật này sống nơi những Phật độ nào? Họ có 
giáo hóa quần sanh hay không?” Thiền sư Trường Sa nói: “Từ khi Thôi Hiệu sáng tác bài thơ 'Hoàng 


2551 


Hạc Lâu', ông đã ghi lại bài thơ này chưa?” Trương Chuyết: “Chưa, con chưa ghi lại.” Thiển sư Trường 
Sa nói: “Nếu ông rảnh, ông có thể ghi bây giờ.” Đoạn, Trường Sa đọc bài thơ như sau: 
“Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, 
Thử địa không dư Hoàng hạc lâu. 
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phần. 
Bạch vân thiên tải không du du. 
Tình xuyên lịch lịch Hán dương thụ, 
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu. 
Nhật mộ hương quan hà xứ thị, 
Yên ba giang thượng sử nhân sâu.” 
(Người xưa cưỡi hạc đã lên mây. Lầu hạc còn suông với chốn này. Một vắng hạc vàng xa lánh hẳn; 
Nghìn năm mây bạc vẩn vơ bay. Vàng gieo bên Hán, ngàn cây hửng; Xanh ngút châu Anh, lớp cỏ dày. 
Trời tối quê nhà đâu tá nhỉ? Dầy sông khói sóng gợi niềm tây--Ngô Tất Tố Việt dịch). Rồi Trường Sa 
nói tiếp: “Đây là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của nhà thơ Thôi Hiệu (-741).” Nên ghi nhớ 
là ngay cả Lý Bạch (701-762), một trong những nhà thơ vĩ đại nhất thời nhà Đường, đã hủy bỏ dự định 
viết một bài thơ về tòa Lâu Các này sau khi đọc bài thơ của Thôi Hiệu, ông ta nói rằng không cách chi 
làm tốt hơn bài này. Kể từ đó không có một bài thơ nào được viết về toà Lâu Các này nữa—One day, 
after readinsgthe Sutra of the Thousand Buddha Names, Zhang-Juo asked Chang-Sha, “All I saw was 
the names of hundreds and thousands of Buddhas. But what Buddha lands do they live in? Do they 
teach living beings?” Zen master Chang-Sha said: “Since Tsui Hao composed his poem "The Yellow 
Crane Pavilion, have you ever wriften down the poem?” Zhang-Juo sai: “No, I havent.” Zen master 
Chang Sha said: “Tf you have time now, you should write 1t down.” Then, the master read the poem: 
“Where long ago a yellow crane bore a sage to heaven, 
Nothing is left now but the Yellow Crane Terrace. 
The yellow crane never revisited earth, 
And white clouds are flying without him for ever. 
Every tree in Han-yang becomes clear 1n the water, 
And Parrot Island 1s a nest of sweet ørasses; 
But I look toward home, and twilight grows dark 
With a mist of grief on the rIver waves.” 
Then, Chang-Sha continued, “This 1s one of the most famous poems of the poet Tsui-Hao (-741).” It 
should be noted that even L¡ Bo, one of the greatest Tang poets, abandoned his plan to write a poem 
about the pavilion after seeing Tsui Hao's poem, saying 1t could not be bettered. Since then, no poems 
about the pavilion were ever wriffen. 


DCCCLXXXI.Trương Tam Phong: Thái Cực Quyền Thiên —Chang San Fêng: Prùnordial Moyement 
Zen (Tai Chỉ Hsuan Zen) 
Định là một trạng thái tâm mà hành giả có thể đạt được bằng nhiều phương pháp mà trong đó, đa phần 
là nhờ vào những phương pháp "Tĩnh". Nhưng đó không phải là cách độc nhất để đạt được "định". Một 
vài lối vận động đặc biệt nào đó cũng có thể đưa đến nhập định, chẳng hạn như Thái Cực Quyền. Thái 
Cực Quyển là môn vũ đạo, được một đạo sĩ vĩ đại của Trung Hoa, Trương Tam Phong sáng chế dưới 
thời nhà Minh. Thái Cực Quyền là môn luyện tập rất ôn nhu được phát minh một cách tinh xảo để 
đem các nguồn lực tiêu cực và tích cực trong thân thể đến chỗ hài hòa viên mãn, do đó tự động điều 
phục tâm điều phục, kiểm soát hơi thở, và đưa hành giả đến "định" một cách trực tiếp. Môn Thái Cực 
Quyền này ngày nay đã trở thành một trong các môn thể dục phổ cập nhất, được người Hoa và người 
Việt luyện tập một cách rộng rãi trong mọi nẻo đường của đời sống. Tuy nhiên, hành giả tu Thiền phải 
nên luôn nhớ rằng đức Phật không bao giờ nhấn mạnh đến bất cứ việc "Động" trong tu tập Thiển— 
"Samadhi" 1s a state of mind that can be attained by a number of methods of which, on the maJority, the 


2552 


most đirect 1s the "Still" methods. But these are by no means the only ways of reaching "Samadhi", for 
instance, the Primordial Movement. Primordiality 1s an art of fighting, Iinvented during the Ming 
dynasty by the great Taolst practitioner, Chang San Fêng. The Primordial Movemett 1s a very gentle 
©xercise Iingeniously devised to bring the negative and posiive forces in the body into perfect 
harmony, thus automatically taming the mind, controlling the breath, and even bringing one directly to 
the state of "Samadhi". This Primordial Movement has now become one of the most popular gymnastIc 
exercises, widely practiced by Chinese and Vietnamese people in all walks of le. However, Zen 
practiioners should always remember that the Buddha never emphasizes on any "Movement" In 
practicing Zen. 


DCCCLXXXII. Trường A Hàm: Tam Muội Hỏa— The Long Agama: Fire 0ƒ Samadhi 

Tam muội hỏa là pháp tu tập cao của Kim Cang Thừa, tam muội nầy là kết quả của sự phối hợp cả tu 
phước lẫn tánh không. Chỉ có lửa nầy mới đốt được thân của đức Phật khi ngài nhập Niết Bàn. Theo 
kinh Trường A Hàm, đây là Tam Ma Địa mà Đức Phật đã vào, trong đó Ngài phóng hỏa để lướt qua 
độc long. Đây cũng là loại lửa mà Đức Phật đã dùng để hỏa thiêu thân tứ đại của Ngài (vì không có 
lửa nào có thể đốt cháy được thân Ngài)—Fire of samadhi or Subtle heat is an advanced vajrayan 
practice for combining bliss and emptiness which produces heat as a by product. Only this fire can 
consume the body of the Buddha when he entered nirvana. According to the Long Agama, this 1s the 
samadhI entered Into by the Buddha, in whích he emitted flames to overcome a poIsonous dragon. This 
1S also the fire that consumed the body of the Buddha when he entered nirvana. 


DCCCLXXXIII.Trường Bắc Sơn: Bồ Đề Đạt Ma Từ Tây Trúc Đến Và Biến Mất Trong Lãnh Thổ 
Nhà Đường —Chang PeiL Shan: Bodhidharma Came From the Westrn Kingdom and 
Disappeared in the Land 0ƒ T'ang 

Có một vị tăng hỏi thiển sư Trường Bắc Sơn: "Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang?" Trường Bắc Sơn đáp: 
"Ngài từ Tây Trúc đến và biến mất trong lãnh thổ nhà Đường." Đây là trường hợp trong đó câu trả lời 
được nhắm ngay vào hành trạng của chính Tổ sư, với những đoan quyết trổ vào các hành vi của ngài. 
Tuy nhiên, câu trả lời này vẫn không đụng tới tâm điểm của câu hỏi; đó là "ý nghĩa Đông du của Tổ" 
được cắt nghĩa để làm thỏa mãn tâm trí bình thường của chúng ta. Đây chính là chỗ khó hiểu của 
Thiền đối với lề lối suy nghĩ thông thường. Chỉ bằng danh tự không đủ chuyển tải ý nghĩa, nhưng đã là 
sinh vật có lý trí, chúng ta không làm sao tránh không phát biểu bằng danh tự. Và những phát biểu này 
mơ hồ hay sáng sủa, còn tùy theo sở kiến của riêng chúng ta——A monk asked Chang Pei Shan, "What 
1s the meaning of the Patriarchs coming from the West?" Chang Pei Shan said, "He came from the 
Western kingdom and disappeared ¡in the land of Trang." This 1s the case in which ansWwers are 
1ndicated mơre or less directly concerned with the person of the Patriarch himself with assertions which 
are made about his doings. However, the answers still do not touch the central point of the question; 
that 1s, "the meaning of the patrlarchal visit to China” 1s not explained in any way that we of plain 
minds would like. This 1s where Zen 1s difficult to understand by the ordinary way of thinking. Mere 
words are insufficlent to convey the meaning, but as rational beings we cannot avoid making 
sfatements. And these statements are at once puzzling and 1lluminating according to our own 1nsight. 


DCCCLXXXTV. Trường Bộ Kinh: The Long Discourses 0ƒ the Buddha 

1) Bất Động Tâm Giải Thoát— Unshakeable Deliverance 0ƒ Mind 

Tâm giải thoát là tâm ở trạng thái bất động. Trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật dạy: “Thế nào là một 
pháp cần được tác chứng? Bất động tâm giải thoát. Đó là một pháp cần được tác chứng.”-—In the Long 
Discourses of the Buddha, the Buddha taught: “Which one thing to be realized? Unshakeable 
deliverance of mind (Akuppa-ceto-vimutti (p) 1s one thing which needs be realized.” 


2553 


2) Trường Bộ Kinh: Hương Thiền— The Zen Fragrance 

Trong Trường Bộ, Kinh Ma-ha-lê, trong đó có ghi Ma-ha-lê hỏi đức Phật về mục đích tu tập Thiển 
định của các đệ tử, và sau đây là khái lược lời Phật day: "Người Phật tử không tu tập thiển định nhằm 
chứng phép thần thông như thiên nhãn thông hay thiên nhĩ thông. Có những pháp còn cao diệu hơn, 
thù thắng hơn, như đoạn đứt tam kiết sử (kiến, nghi và giới thủ kiết), và đạt được trạng thái tâm đưa 
đến trí tuệ cao diệu hơn trong đời sống tâm linh. Khi đạt được trí tuệ này thì tâm trở nên thanh tịnh, 
thoát khỏi sự nhiễm trược của Vô Minh, và trí tuệ giải thoát khởi lên. Những câu hỏi như trên của ông 
về mạng căn (hỗn) và thân thể (xác) là những thứ nhàn rỗi vô bổ; vì một khi đạt được trí tuệ vô 
thượng, và ông thấy biết 'như thực', nghĩa là được giải thoát khỏi triển phược, nhiễm ô, và sanh diệt; 
những câu hỏi làm cho ông bận bịu lúc này sẽ hoàn toàn không có giá trị, và ông sẽ không còn đặt ra 
chúng nữa. Vì vậy không cần có câu trả lời của ta cho những câu hỏi này." Hành giả tu Thiển nên để 
ý cho thật kỹ cuộc đối thoại này giữa đức Phật và Ma-ha-lê để có thể thấy rõ mối liên hệ giữa giác 
ngộ và vấn để của linh hồn. Không cần phải tự hỏi tại sao đức Phật lại không dứt khoát giải quyết câu 
hỏi luôn được người ta đặt ra, mà chỉ phớt lờ khi ngài nói đến chuyện gì đó rõ ràng là không có chút 
liên hệ gì với vấn để chính ở đây. Đó là một trng những trường hợp buộc chúng ta phải tự mình đi sâu 
vào chân tướng của Vô Minh—lIn the Digha-Nikaya, Mahali Sutta, in which Mahali asks the Buddha as 
to the obJect of meditation In the religious life practiced by his disciples, and the following 1s the gist of 
his answer: ”Phe Buddhists do not practice self-concentration 1n order to acquire any miraculous pOWer 
such as hearing heavenly sounds or seeing heavenly sights. There are things higher and sweeter than 
that, one of which 1s the complete destruction of the Three Bonds (delusion of self, doubt, and trust in 
the efficacy of good works and ceremonies) and the attainment of such state of mind as to lead to the 
1nsight of the higher things 1n one's spiritual life. When this 1nsight 1s gained the heart grows serene, 1s 
released from the taint of Ignorance, and there arises the knowledge of emancipation. Such quesftions 
as are asked by you, O Mahali, regarding the identity of body and soul, are idle ones; for when you 
attain to the supreme 1nsieht and see things as they are in themselves, that 1s, emancipated from the 
Bonds, Taints, and Deadly Flows; those questons that are bothering you at the moment will 
completely lose their value and no more be asked in the way you do. Hence no need of my answering 
your questions." Zen practitioners should pay very close attention to this dialogue between the Buddha 
and Mahali so you can see that it well 1llustrates the relation between Enlightenment and the problem 
Of soul. There 1s no need of wondering why the Buddha did not definitely solve the ever-recurring 
quesfion I1nstead of I1gnoring 1t in the manner as he did and talking about something apparently In no 
connection with the point at 1ssue. This 1s one of the instances by which we must try to see into the 
meaning of Ignorance. 


3) Trường Bộ Kinh: Ngũ Giải Thoát Xứ— Five Bases 0ƒ Deliverance 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm giải thoát xứ. Giải Thoát Xứ Thứ Nhất: Ở đây 
vị Tỳ Kheo, khi nghe bậc Đạo Sư, hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính nào thuyết pháp, đối với 
pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và văn cú. Nhờ vậy mà sanh khoan khoái, nhờ khoan khoái hỷ sanh. Nhờ 
hỷ tâm, thân khinh an sanh. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tỉnh. Giải 
Thoát Xứ Thứ Nhì: Ở đây vị Tỳ Kheo không nghe giáo pháp, nhưng vị ấy, theo điều đã nghe đã học từ 
trước, thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác, vị ấy đối với pháp ấy, hiểu được nghĩa lý và 
văn cú. Nhờ vậy mà sanh khoan khoái, nhờ khoan khoái sanh hỷ. Nhờ hỷ tâm mà thân khinh an. Nhờ 
thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ tâm được định tỉnh. Giải Thoát Xứ Thứ Ba: Ở đây vị Tỳ Kheo 
không được nghe bậc Đạo Sư hay một vị đồng phạm đáng kính nào thuyết pháp, cũng không theo điều 
đã nghe, điều đã học thuyết pháp một cách rộng rãi cho các người khác. Vị ấy theo điều đã nghe đã 
học, tụng đọc pháp một cách rõ ràng, do vậy đối với pháp ấy hiểu được nghĩa lý và văn cú. Nhờ hiểu 
được nghĩa lý và văn cú mà thân được khinh an. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm 
được định tỉnh. Giải Thoát Xứ Thứ Tư: Ở đây vị Tỳ Kheo, không nghe một bậc Đạo Sư hay một vị 


2554 


đồng phạm hạnh thuyết pháp; cũng không theo điều đã nghe đã học mà thuyết pháp rộng rãi cho các 
người khác; cũng không theo điều đã nghe đã học, tụng đọc một cách rõ ràng. Vị ấy theo những điều 
đã nghe đã học, dùng tâm tâm cầu, suy tư, quán sát pháp ấy. Nhờ vậy mà đối với pháp ấy hiểu được 
nghĩa lý và văn cú. Nhờ hiểu nghĩa lý và văn cú, khoan khoái sanh. Nhờ khoan khoái sanh, hỷ tâm 
sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an. Nhờ khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm được định tỉnh. Giải 
Thoát Xứ Thứ Năm: Ở đây vị Tỳ Kheo không nghe bậc Đạo Sư hay một vị đồng phạm hạnh đáng kính 
nào thuyết pháp, cũng không theo điều đã nghe đã học thuyết giảng một cách rộng rãi cho các người 
khác, cũng không theo điều đã nghe đã học dùng tâm tầm cầu, suy tư, quán sát, nhưng vị Tỳ Kheo ấy 
khéo nắm giữ một định tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập nhờ trí tuệ, nên đối với pháp ấy 
hiểu được nghĩa lý và văn cú. Nhờ hiểu được nghĩa lý và văn cú, nên khoan khoái sanh. Nhờ khoan 
khoái sanh, hỷ tâm sanh. Nhờ hỷ tâm, thân khinh an. Nhờ thân khinh an, lạc thọ sanh. Nhờ lạc thọ, tâm 
định tỉnh—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are five bases of 
deliverance (Vimuttayatanam). The first base of deliverance: Here, the teacher or a respected fellow- 
disciple teaches a monk Dhamma. Anh he receives the teaching, he gains a grasp of both the spirit and 
the letter of the teaching. At this, joy arises in him, and from this Joy, delight; and by this delight his 
sense are calmed, he feels happiness as a result, and with this happiness his mind 1s established. The 
second base of deliverance: Here a monk who has not heard the teaching, but in the course of teaching 
Dhamma to others he has learnt it by heart as he has heard it. At this, Joy arises 1n him, and from this 
Joy, delight; and by this delight his senses are calmed, he feels happiness as a result, and with this 
happiness his mind 1s established. The third base of deliverance: Here a monk who has not heard the 
teaching, but as he 1s chanting the Dhamma, joy arises in him, and from this Joy, delight; and by this 
delight his senses are calmed, he feels happiness as a result, and with this happiness his mind 1s 
established. The fourth base of deliverance: Here a monk who has not heard the teaching from a 
teacher or a respected fellow-disciple; nor has he taught the Dhamma; nor has he chanted the 
Dhamma; but when he applies his mind to the Dhamma, thinks and ponders over 1t and concenfrates 
his attention on 1t, Joy arises in hìm, and from this Joy, delight; and by this delight his senses are 
calmed, he feels happiness as a result, and with this happiness his mind 1s established. The fifth base of 
deliverance: Here a monk who has not heard the teaching from a teacher or a respected fellow- 
disciple; nor has he taught the Dhamma; nor has he chanted the Dhamma; nor has he thought or 
pondered over the Dhamma; but when he has properly grasped some concentration-sign (samadhi- 
mmittam), has well considered 1t, applied his mind to 1t (supadharitam), and has well penetrated 1t with 
wisdom (suppatividdham-pannaya). At this, Joy arises 1n him, and from this joy, delight; and by this 
delight his senses are calmed, he feels happiness as a result, and with this happiness his mind 1s 
established. 


4)_ Trường Bộ Kinh: Phật Di Huấn— Buddha?s Last Instrucfions to the Sangha 

Theo kinh Đại Bát Niết Bàn trong Trường Bộ Kinh, quyển 16, trước khi nhập diệt, Đức Phật đã ân cần 
dặn dò tứ chúng những lời di huấn sau cùng của Ngài bằng cách nhắn gửi với ngài A Nan rằng: “Chính 
vì không thông hiểu Tứ Thánh Đế mà chúng ta phải lăn trôi bấy lâu nay trong vòng luân hôì sanh tử, 
cả ta và chư vị nữa!” Trong những ngày cuối cùng, Đức Phật luôn khuyến giáo chư đệ tử nên luôn chú 
tâm, chánh niệm tỉnh giác tu tập giới định huệ “Giới là như vậy, định là như vậy, tuệ là như vậy.” 
Trong những lời di giáo sau cùng, Đức Thế Tôn đã nhắc nhở A Nan Đa: “Như Lai không nghĩ rằng 
Ngài phải lãnh đạo giáo đoàn hay giáo đoàn phải lệ thuộc vào Ngài. Vì vậy, này A Nan Đa, hãy làm 
ngọn đèn cho chính mình. Hãy làm nơi nương tựa cho chính mình. Không đi tìm nơi nương tựa bên 
ngoài. Hãy giữ lấy chánh pháp làm ngọn đèn. Cố giữ lấy chánh pháp làm nơi nương tựa. Và này A 
Nan Đa, thế nào là vị Tỳ Kheo phải làm ngọn đèn cho chính mình, làm nơi nương tựa cho chính mình, 
không đi tìm nơi nương tựa bên ngoài, cố giữ lấy chánh pháp làm ngọn đèn? Ở đây, này A Nan Đa, vị 
Tỳ Kheo sống nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác, nhiếp phục tham ái ưu bi ở đời, quán sát 


2555 


thân, thọ, tâm, và pháp.” Tại thành Câu Thị Na, trước khi nhập diệt, Đức Phật đã khẳng định với Tu 
Bạt Đà La (Subhadda), vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật: “Này Tu Bạt Đà La, trong bất cứ Pháp và 
Luật nào, đều không có Bát Thánh Đạo, cũng không thể nào tìm thấy vị Đệ Nhất Sa Môn, Đệ Nhị Sa 
Môn, Đệ Tam Sa Môn, Đệ Tứ Sa Môn. Giờ đây trong Pháp và Luật của Ta, này Tu Bạt Đà La, có Bát 
Thánh Đạo, lại có cả Đệ nhất, Đệ nhị, Đệ tam, và Đệ tứ Sa Môn nữa. Giáo pháp của các ngoại đạo sư 
không có các vị Sa Môn. Này Tu Bạt Đà La, nếu chư đệ tử sống đời chân chính, thế gian này sẽ không 
vắng bóng chư vị Thánh A La Hán. Quả thật giáo lý của các ngoại đạo sư đều vắng bóng chư vị A La 
Hán cả. Nhưng trong giáo pháp này, mong rằng chư Tỳ Kheo sống đời phạm hạnh thanh tịnh, để cõi 
đời không thiếu các bậc Thánh.” Đoạn Đức Thế Tôn quay sang tứ chúng để nói lời khích lệ sau cùng: 
“Này chư Tỳ Kheo, ta khuyến giáo chư vị, hãy quán sát kỹ, các pháp hữu vi đều vô thường biến hoại, 
chư vị hãy nỗ lực tinh tấn!”——According to the Mahaparinirvana Sutra in the Digha Nikaya, volume 1ó, 
the Buddha compassionately reminded Ananda: “lt 1s through not understanding the Four Noble Truths, 
o Bhiksus, that we have had to wander so long 1n this weary path of rebirth, both you and TP” Ôn hịs last 
days, the Buddha always reminded his disciples to be mindful and self-possessed 1n learning the 
Three-fold traimng “Such 1s right conduct, such 1s concentration, and such 1s wisdom.” In His last 
1nstructions to the Order, the Buddha told Ananda: “The Tathagata does not think that he should lead 
the Order or the Order is dependent on Him. Therefore, Ananda, be lamps to yourselves. Be a refuge 
fo yourselves. Go to no external refuge. Hold fast to the Dharma as a lamp. Hold fast to the Dharma as 
a refuge. And how, O Ananda, 1s a Bhiksu to be a lamp to himself, a refuge to hiìmself, goïng to no 
external refuge, holding fast to the Dharma as a lamp? Herein, a Bhiksu lives diligent, mindful, and 
self-possessed, overcoming desire and grIef in the world, reflecting on the body, feeling, and mind and 
menrtal obJects.” In Kusinagara, the Buddha told his last đisciple, Subhadda: “O Subhadda, in whatever 
doctrine, the Noble Eightfold Path 1s not found, neither 1s there found the first Samana, nor the second, 
nor the third, nor the fourth. Now in this doctrine and discipline, O Subhadda, there 1s the Noble 
Eighffold Path, and In 1t too, are found the first, the second, the third and the fourth Samanas. The other 
teachers” schools are empty of Samanas. If, O Subhadda, the disciples live rightly, the world would not 
be void with Arahants. Void of true Saints are the system of other teachers. But in this one, may the 
Bhiksus live the perfect life, so that the world would not be without saints.” Then the Buddha turned to 
everyone and said his final exhortation: “Behold now, O Bhiksus, I exhort you! SubJect to change are 
all component things! Strive on with diligence†” 


5) Trường Bộ Kinh: Sáu Pháp Đưa Đến Chánh Quán Định Tĩnh—Six Things That Lead to Right 
Rejflecton on Tranquility 

Theo kinh Trường Bộ, có sáu pháp đưa đến chánh quán định tĩnh: Thứ nhất là tri kiến về Thánh điển 
trong vị Tỳ Kheo đa văn. Thứ nhì là tham vấn nhiều về Phật, Pháp và Thánh Tăng. Thứ ba là tinh 
thông giới luật do hành trì và nghiên cứu các giới điều. Thứ tư là thân cận các vị nhiều kinh nghiệm và 
đức hạnh trong Tăng chúng. Thứ năm là bầu bạn thân thiện và đây lợi ích với những vị tinh thông giới 
luật. Thứ sáu là đàm luận các vấn để về Giới Luật —According to the Digha Nikaya, there are six 
things that lead to right reflection on tranqulility: First, knowledge of the holy scriptures 1n the well- 
learned Bhiksu. Second, questioning mụch about the Buddha, the Dharma and the Sangha of Real 
Saints. Third, mastering the discipline due to the practice and study of the rules. Fourth, association 
with those more experienced and virtuous 1n the Order. Fifth, sympathetic and helpful companionship 
with experts of the rules. Sixth, talks referring to matters of Rules. 


6) Trường Bộ Kinh: Thất Thánh Tài— Seven Ariyan Treasures 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có thất thánh tài: tín tài, giới tài, tàm tài (xấu hổ khi tự 
mình làm lỗi), quý tài (xấu hổ khi người khác làm lỗi), văn tài, thí tài, và tuệ tài—According to the 
Sangtfi Sutfa in the Long Discourses of the Buddha, there are seven Ariyan treasures: the treasure of 


2556 


Taith, the treasure of morality, the treasure of moral shame, the treasure of moral dread, the treasure of 
learning, the treasure of renunciation, and wisdom. 


7) Trường Bộ Kinh: Thất Tùy Miên— Seven Latent Prochvities or Underlying Tendencies 

Theo tông nghĩa của Hữu Bộ Tiểu Thừa, “Tùy Miên” là một tên khác của phiền não. Theo tông nghĩa 
của phái Duy Thức Đại Thừa, đây là tên gọi chung cho chủng tử của “Phiển Não Chướng” và “Sở Tri 
Chướng” (tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến). Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy tùy 
miên. Do chúng ăn sâu nên gọi là tùy miên, chúng là cái nhân cho tham dục, v.v., sanh đi sanh lại mãi: 
dục ái tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, và vô 
minh tùy miên—Latent proclivities or underlying tendencies are used by the Sarvastivadins as an 
equivalent for klesa, the passions and delusions. They are used by the school of consciousness as the 
seed of klesa (greed, hatred, ignorance, pride, doubt, wrong views). According to the Sangiti Sutfa in 
the Long Discourses of the Buddha, there are seven latent procliviies or underlying tendencies, or 
inherent tendencies. For 1t 1s owing to ther inveteracy that they are called inherent tendencis 
(anusaya) since they inhere (anusenti) as cause for the arising of greed for sense desire, eftc., aøain and 
agaIn: sensous greed (the underlying tendency to sensual lust or the Iinherent tendency to greed for 
sense desire), resentment (the underlying tendency to aversion or the ¡inherent tendency to 
resentmenft), wrong views (the underlying tendency to views or the inherent tendency to false view), 
doubt (the underlying, inherent tendency to doubt or uncertainty), conceit (the underlying or inherent 
tendency to conceit or pride), craving for becoming (the underlying tendency to lust for existence or 
becoming), Ignorance (the underlying tendency to i1gnorance). 


8) Trường Bộ Kinh: Tứ Pháp— Four Dharmas 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có một chuỗi Tứ Pháp đã được Đức Phật giảng dạy: Tứ 
Niệm Xứ, Tứ Chánh Cân, Tứ Như Ý Túc, Tứ Thiền, Tứ Tu Tập Thiển Định, Tứ Vô Lượng Tâm, Tứ 
Thiền Vô Sắc, Tứ Y Chỉ, Tứ Thánh Hành, Tứ Tinh Cần, Tứ Trí, Tứ Trí, Tứ Dự Lưu Hướng Chi, Tứ Dự 
Lưu Quả Chi, Tứ Thánh Quả, Tứ Giới, Tứ Thực, Tứ Thức Trú, Tứ Bất Hành Xứ Hạnh, Tứ Ái Sanh, Tứ 
Hành, Tứ Hành, Tứ Pháp Túc, Tứ Pháp Thọ, Tứ Pháp Uẩn, Tứ Lực, Tứ Nguyện, Bốn Cách Trả Lời 
Câu Hỏi, Tứ Nghiệp, Bốn Pháp Cần Phải Chứng Ngộ, Tứ Bộc Lưu, Tứ Ách, Tứ Ly Ách, Tứ Phược, Tứ 
Thủ, Tứ Sanh, Tứ Nhập Thai, Bốn Phương Cách Được Tự Thể Mới, Tứ Cúng Dường Thanh Tịnh, Tứ 
Nhiếp Pháp, Tứ Phi Thánh Ngôn, Bốn Loại Người —According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are sets of Four Things which were perfectly proclaimed by the 
Buddha: four foundations of mindfulness, the four great efforts (sammappadhana), four roads to pOwer 
or four sufficiences (iddhipada), four Jhanas, four concentrative meditations (samadhi-bhavana), four 
boundless states or four immeasurable minds, four formless Jhanas or four formless Heavens, four 
supports, four Ariyan lineages or four holy ways, four efforts, four knowledges, four knowledges, four 
factors of Stream-Attainment, four characteristics of a Stream-Winner, four fruits of the ascetic life or 
four kinds of holy men, four elements, four nutriments, four stations of consciousness, four ways of 
øØoing wrong (agata-gamanam), four arousals of craving or four sources of affection for a bhiksu or 
bhiksum, four kinds of progress, four more kinds of progress, four ways of Dhamma, four ways of 
undertaking Dhamma, four divisions of Dhamma, four powers, four kinds of resolve, four ways of 
answering quesftions, four kinds of kamma, four things to be realized, four floods, four yokes, four 
unyokings, four ties or four bandhanas, four clingings, four kinds of generations or four forms of birth, 
four ways of descent Into the womb, four ways of getting a new personality (attabhava-patilabha), four 
purifications of offerings or four kinds of offerings (dakkhina-visuddhiyo), four elements of popularIty 
(samgaha-vatthum), four un-Ariyan modes of speech, and four types of persons. 


2557 


9) Trường Bộ Kinh: Tứ Thiền— Four Jhanas 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, trong chuỗi Tứ Pháp có Tứ Thiền: Thứ nhất là cõi Sơ 
Thiển. Ở đây vị Tỳ Kheo ly dục, ly ác pháp hay bất thiện pháp để chứng và trú vào sơ thiển (trong đó 
những ham muốn say mê, và một số tư tưởng bất thiện như dâm dục, ác ý, bạc nhược, lo lắng, bổn 
chồn, và nghi ngờ đều bị loại bỏ), ngồi kiết già tu tập nhất tâm, từ từ tâm của vị ấy đạt đến một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Thứ nhì là cõi Nhị Thiền. Ở đây vị Tỳ Kheo, diệt tầm và tứ, 
chứng và trú vào nhị thiển (tất cả những hoạt động tinh thần bị loại bỏ, tĩnh lặng và nhất điểm tâm 
phát triển), một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tâm nhất tỉnh. Thứ ba là cõi 
Tam Thiền. Ở đây vị Tỳ Kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú trong Tam Thiễển. Trong giai đoạn nầy cảm nghĩ hỷ lạc 
là một cảm giác tích cực, cũng biến đi, trong khi khuynh hướng hỷ lạc vẫn còn thêm vào sự thanh thắn 
trong tâm. Thứ tư là cõi Tứ Thiển. Ở đây vị Tỳ Kheo xẩ lạc, xả khổ, diệt tất cả những hỷ ưu đã cảm 
thọ từ trước, chứng và trú vào Tứ Thiền, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tất cả những cảm 
giác, cả đến hạnh phúc hay không hạnh phúc, vui và phiển não, cũng biến đi, chỉ còn lại sự nh lặng 
thanh tịnh và tỉnh thức——According to the Sangiti Sutta ¡in the Long Discourses of the Buddha, in the 
sets Of four things, there are Four Jhanas or four stages of of mystic medifation, whereby the believerˆs 
mind 1s purged from all earthly emotions, and detached as 1t were from his body, which remains 
plunged In a profound trance. The first stage 1s the first Jjhana. Here a monk, detached from all sense- 
desires, detached from unwholesome mental sfates (passionate desires and certain unwholesome 
thoughts like sensous lust, 1lI-will, languor, worry, restlessness, and doubt are discarded), enters and 
remains in the first jhana, which 1s with thinking and pondering, born of detachment, filled with delight 
and joy (seated cross-legged, the practiser concentrates his mind upon a sinple thought. Gradually his 
soul becomes filled with a supernatural ecstasy and serenity; however, his mind 1s still reasoning 1n this 
stage). The second stage 1s the second jhana. Here a monk, who 1s subsiding of thinking and pondering, 
by gaining Inner tranguility and oneness of mind, he enters and remains In the second Jhana (all 
intellectual activites are suppressed, tranguility and one-pointedness of mind developed), which 1s 
without thinking and pondering, born of concentration, filled with delight and Joy (concentrating his 
mind on the same subject, he frees 1t from reasonming, the ecstasy and serenity remaining). The third 
stage 1s the third Jjhana. Here a monk, with the fading away of delight, remaining Iimperturbable, 
mindful and clearly aware, he experiences in himself that Joy of which the Noble Ones say: “Happy 1s 
he who dwells with equanimity and mindfulness.” He enters and remains in the third Jjhana (n this 
stage he divests himself of ecstasy). The feeling of Joy, which 1s an active sensation, also disappears, 
while the disposition of happiness still remains in addition to mindful equanimity. The fourth stage 1s 
the fourth Jhana. Here a monk, having given up pleasure and pain, and with the disappearance of 
former gladness and sadness, he enters and remaiIns in the fourth jhana which 1s beyond pleasure and 
pan, and purified by equanimity and mindfulness (in the fourth stage the mind becomes 1ndifferent to 
all emotions, being exalted above them and purified). All sensations, even of happiness and 
unhappiness, of Joy and sorrow, disappear, onÏy pure equanimity and awareness remaining. 


10) Trường Bộ Kinh: Tứ Tu Tập Thiền Định— Four Concentrative Meditalions 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn sự tu tập thiển định: Tu Tập Thiển Định Đưa 
Đến Lạc Trú Ngay Trong Hiện Tại: Ở đây vị Tỳ Kheo ly dục, ly ác pháp, và trú sơ thiển, nhị thiển, 
tam thiển, tứ thiển. Như vậy nhờ tu tập và hành trì thiển định nhiều lần mà đạt đến lạc trú ngay trong 
hiện tại. Tu Tập Thiển Định Đưa Đến Chứng Đắc Tri Kiến: Ở đây vị Tỳ Kheo tác ý quang minh 
tưởng, an trú tưởng ban ngày, ban ngày thế nào ban đêm như vậy, ban đêm thế nào ban ngày như vậy. 
Và như vậy với tâm mở rộng không đóng kín, tạo ra một tâm có hào quang. Vị Tỳ Kheo nầy đang 
chứng đắc tri kiến. Tu Tập Thiên Định Đưa Đến Chánh Niệm Tỉnh Giác: Ở đây vị Tỳ Kheo biết được 
lúc thọ khởi, thọ trú và thọ diệt; biết được tưởng khởi, tưởng trú và tưởng diệt; biết được tầm khởi, tầm 


2558 


trú và tâm diệt. Nhờ đó mà vị Tỳ Kheo nầy luôn chánh niệm và tỉnh giác. Tu Tập Thiển Định Đưa 
Đến Sự Diệt Tận Các Lậu Hoặc: Ở đây vị Tỳ Kheo an trú, quán tánh sanh diệt trên năm thủ uẩn, Đây 
là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt; đây là thọ; đây là tưởng: đây là hành; đây là thức, vân vân. Nhờ 
đó mà vị Tỳ Kheo nầy diệt tận các lậu hoặc—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of 
the Buddha, there are four concentrative meditatons. Here a monk, having given up desires and 
unwholesome deeds, having practiced, developed and expanded the first, second, thid and fourth 
Jhanas, he will attain happines here and now. Here a monk attends to the perception of light 
(alokasannam-manasikaroti), he fixes his mind to the perception of day, by night as by day, by day as 
by might. In this way, with a mind clear and unclouded, he develops a state of mind that 1s full of 
brightness (sappabhasam cittam). This monk 1s gaining knowledge-and-vision. Here a monk knows 
feelings as they arise, remain and vanish; he knows perceptions as they arise, remain and vanish; he 
knows thoughts as they arise, remain and vanish. He therefore always has mindfulness and clear 
awareness. Here a monk abides in the contemplation of the rise and fall of the five agsregates of 
grasping. This material form, this 1s 1ts arising, this 1s 1fs ceasing; these are feelings; this 1s perception; 
these are mental formations; this 1s consciousness, etc. Accomplishing these contemplations will lead 
to the destruction of the corruptIons. 


DCCCLXXXYV. Trường Khánh Huệ Lăng: Ch'ang Ch'ing Hui-Ling 

1) A La Hán Tam Độc—Arhaf's Three Poisons 

Theo thí dụ thứ 95 của Bích Nham Lục, Trường Khánh có khi nói: "Thà nói A La Hán có ba thứ độc, 
chẳng nói Như Lai có hai thứ lời." Bảo Phước hỏi: "Thế nào là Như Lai nói?" Trường Khánh đáp: 
"Người điếc đâu được nghe." Bảo Phước nói: "Biết rõ ông nhằm hai đầu nói." Trường Khánh hỏi: 
"Thế nào là Như Lai nói?" Bảo Phước đáp: "Uống trà đi." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, 
Trường Khánh và Bảo Phước ở trong hội Tuyết Phong thường cùng nhau nhắc những công án của cổ 
nhân để bàn bạc. Trường Khánh nói: "Thà nói A La Hán có ba thứ độc, chẳng nói Như Lai có hai thứ 
lời." Tiếng Phạn A La Hán là "Arhat", Hán ngữ có nghĩa là "Sát tặc," do công năng mà lập tên, hay 
đoạn tám mươi mốt phiền não, các lậu đã sạch, phạm hạnh đã xong, đây là bậc A La Hán vô học, Ba 
độc tức là: tham, sân và sĩ là căn bản phiền não. Tám mươi mốt phẩm còn tự đoạn sạch, huống là ba 
độc. Trường Khánh nói, "Thà nói A La Hán có ba thứ độc, chẳng nói Như Lai có hai thứ lời." Đại ý 
cần nêu lên Như Lai hẳn là nói thật. Kinh Pháp Hoa nói: "Chỉ đây một sự thật, còn hai thì chẳng 
chơn." Kinh lại nói: "Chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba." Thế Tôn hơn ba trăm hội, xem 
căn cơ dạy chúng, hợp bệnh cho thuốc, thuyết pháp muôn thứ ngàn loại, cứu cánh không hai thứ lời. Ý 
của Ngài, các ông làm sao thấy được? Phật dùng một âm diễn nói pháp thì chẳng không. Trường 
Khánh vẫn còn chưa thấy lời của Như Lai. Tại sao? Giống như người nói ăn, trọn không thể no. Bảo 
Phước thấy Trường Khánh trên đất bằng nói pháp, liền hỏi: "Thế nào là Như Lai nói?" Trường Khánh 
đáp: "Người điếc đâu được nghe." Kẻ nầy biết những lúc khác ở trong hang quỷ làm kế sống. Bảo 
Phước nói: "Biết rõ ông nhằm trên đầu thứ hai nói." Quả thật đúng như lời kia, Trường Khánh lại hỏi 
sư huynh Bảo Phước: "Thế nào là Như Lai nói?" Bảo Phước đáp: "Uống trà đi." Cán thương đảo ngược 
bị người khác cướp mất rồi. Trường Khánh mất tất cả mà còn bị tội. Xin hỏi các ông, Như Lai có mấy 
thứ lời? Phải biết thấy được thế ấy, mới thấy chỗ bại quyết của Trường Khánh và Bảo Phước. Kiểm 
điểm chính chắn về sau trọn ăn gậy. Phóng một bước nói cùng kia lý hội. Có người nói: "Bảo Phước 
nói đúng, Trường Khánh chẳng đúng." Chỉ thiết theo lời sanh hiểu, nói có được có mất. Đâu chẳng 
biết cổ nhân như chọi đá nháng lửa, tợ làn điển chớp. Người nay chẳng đến chỗ cổ nhân chuyển, chỉ 
cần chạy dưới câu, nói Trường Khánh khi ấy dùng chẳng tiện, vì thế rơi vào đầu thứ hai. Bảo Phước 
nói uống trà đi, là đầu thứ nhất. Nếu chỉ xem thế ấy, đến đức Phật Di Lặc hạ sanh cũng chẳng thấy 
được ý của cổ nhân. Nếu là tác gia thì chẳng khởi loại kiến giải nầy, nhảy khỏi hang ổ ấy, hướng 
thượng tự có một lối đi. Nếu ông nói người điếc chẳng được nghe, có chỗ nào là không phải? Bảo 
Phước nói uống trà đi, có chỗ nào là chẳng phải? Càng không dính dáng. Thế nên nói: "Kia tham câu 


2559 


221 


sống, chẳng tham câu chết." Nhân duyên nầy cùng "khắp thân phải, toàn thân phải" một loại. Không 
có chỗ cho các ông so tính thị phi. Phải là dước chân các ông lột trần, mới thấy chỗ cổ nhân thấy nhau. 
Ngũ Tổ Lão Sư nói: "Giống như ngựa đá nhau, phải là mắt nhìn tay nắm." Công án nây nếu dùng 
chánh nhãn xem đó, đều không có chỗ được mất để biện được mất, không có chỗ thân sơ để biện thân 
sơ. Trường Khánh cũng phải lễ bái Bảo Phước mới được. Vì sao? Vì chỗ khéo này dùng rất tài, giống 
như điện xẹt sao băng, Bảo Phước quả là trên nanh sanh nanh, trên vuốt sanh vuốt—According to 
example 95 of the Pi-Yen-Ln, Chang Ching once said, "Rather say that saints have the three poIsons, 
but do not say that the Tathagata has two kinds of speech. I do not say the Tathagata 1s speechless, Just 
that he doesnt have two kinds of speech." Pao Eu said, "What 1s Tathagata speech?" Ching said, "How 
could a deaf man hear?" Pao Fu said, "I khew you were talking on the secondary level." Ching said, 
"What 1s Tathagata speech?" Pao Fu said, "Go drink tea." According to Yuan-Wu ïn the Pi-Yen-Lnu, 
Chang Chỉing and Pao Fu, while in the commumity of Hsueh Feng, were always reminding and 
awakening each other, engaging 1n discussion. Chỉng said, "Rather say that saints have the three 
polsons, but do not say that the Tathagata has two kinds of speech. I do not say the Tathagata 1s 
speechless, Just that he doesnt have two kinds of speech." The Sanskrit word for saint 1s "Arhat,” 
means killer of thieves; by therr virtue and accomplishment they 1llustrate their name; they cut off the 
nine times nine, or eighty-one kinds of passion, all their leaks are already dried up, and their pure 
conduct 1s already established, this 1s the state of sainthood, where there 1s nothing mơre to learn. The 
three poIsons are greed, hatred, and 1gnorance, the fundamental passions. If they have themselves 
completely cut off the eighty-one kinds of passion, how much more so the three poisons! Ch'ang Ch1ng 
said, "Rather say that saints have the three poisons, but do not say that the Tathagata has two kinds of 
speech." His general idea was thathe wanted to show that the Tathagata does not say anything unfrue. 
In the Lotus Sutra, 1t says, "Only this one thíng 1s true; any second besides 1s not real." It also says, 
“There 1s only one vehicle of truth; there 1s no second or third." The World Honored One, 1n over three 
hundred assemblies, observed potentiality to set down his teachings, øgiving medicine 1n accordance 
with disease: 1n ten thousand kinds and a thousand varieties of explanations of the Dharma, ultimately 
there are no two kinds of speech. His idea having gotten this far, how can you people see? The Buddha 
widely taught the Dharma with One Voice; this I dont deny, but Chang Chng actually has never seen 
the Tathagata's speech even 1n a dream. Why? Its Just like a man talking about food, after all that cant 
satisfy his hunger. Pao Fu saw him talking about the doctrine on level ground, so he asked, "What 1s 
Tathagata speech?” Ching said, "How can a deaf man hear 1t?" Pao Fu knew that Chang Chng had 
been making his living in a ghost cave for some time; Pao Fu said, "I knew you were speaking on the 
secondary level.” And after all, Chang Ching lived up to these words; he asked back, "Elder brother, 
what 1s Tathagata speech?”" Pao Eu said, "Go drink tea." Chang Chng had his spear snatched away by 
someone else, Chiang Ching, supposedly so great, lost his money and incurred punishment. No I asked 
everyone, how many kinds of Tathagata speech are there? You should know that only when you can 
see In this way, then you will see the defeat of these two fellows. If you examine thoroughly, everyine 
should be beaten. III let out a pathway, to let others comprehend. Some say that Pao Fu spoke 
correctly, and that Chang Ching spoke incorrectly; they Just follow words to produce 1nterpretafions, 
so they say there 1s gain and loss. They are far from knowing that the people nowadays do not go to the 
Anclenfs' turning point to look; they Just go running to phrase and say, "Chang Chỉing didnt 
1mmediately act; therefore he fell into the secondary level.” If you only lookat 1t in this way, even by 
the time Maitreya Buddha comes down to be born here, you still won;t see the Ancients' meaning. If 
you are an adept, you will never entertain such a view; leaping out of this nest of cliché, you Tl have 
your own road upward. If you say, "What 1s wrong with 'How could a deaf man hear?' What 1s right 
about 'Go drink tea'?" Then you are even further from 1t. For this reason, 1t 1s said, "He studies the 
living phrase, he doesntt study the dead phrase." This story 1s the same as the story of ”lt 1s all over the 
body; 1t 1s all through the body," there 1s nowhere you can judge and compare right or wrong. Ït 1s 


2560 


necessary for you to be clean and naked right where later teacher Wu Tsu said, "Ilt 1s like coming to 
grip on the front line." It requires a discerning eye and a familiar hand. In this public case, 1ƒ you see 1t 
with the true eye, where there 1s neither gain nor loss, 1t đistinguishes gain and loss; where there 1s no 
near or far, 1t distinguishes near and far. Chang Chỉng still should have bowed to Pao Fu to be proper. 
'Why? Because Pao Eu used this litde bít o fskill well, like thunder rolling or a comet flying. But Pao Eu 
couldn;t help but produce tooth upon tooth, nail upon naIl. 


2) Trường Khánh: Chánh Ngộ Kệ— Verse gƒ Genuine Enlightenmenf 
Sau khi Trường Khánh trình kệ lên Tuyết Phong, Tuyết Phong nói với Huyền Sa: “Kẻ nầy đã triệt 
ngộ.” Huyền Sa thưa: “Chưa được, đây là ý thức làm ra, đợi khám phá ra mới tin chắc.” Chiều đến, 
chúng Tăng vào pháp đường thưa hỏi. Tuyết Phong nói với sư: “Đầu Đà Bị chưa chấp nhận ông, thật 
có chánh ngộ ở trước chúng nói ra xem.” Sư liền nói bài tụng: 
“Vạn tượng chi trung độc lộ thân 

Duy nhơn tự khẳng nãi vi thân 

Tích thời mậu hướng đồ trung mích 

Kim nhật khán như hỏa lý băng.” 
(Chính trong vạn tượng hiện toàn thân. Chỉ người tự nhận mới là gần. Thuở xưa lầm nhắm ngoài 
đường kiếm. Ngày nay xem lại băng trong lò). Tuyết Phong nhìn Huyền Sa nói: “Không thể là ý thức 
làm ra.” Sư hỏi Tuyết Phong: “Một đường từ trước chư Thánh truyễn trao thỉnh thầy chỉ dạy?” Tuyết 
Phong lặng thinh. Sư lễ bái rồi lui ra. Tuyết Phong mỉm cười. Sư vào phương trượng tham vấn Tuyết 
Phong. Tuyết Phong hỏi: “Là cái gì?” Sư thưa: “Ngày nay thời trong phơi bắp là tốt.” Huyền Sa nói: 
“Câu trả lời của ông không rời đại mật.” Từ đó sự giác ngộ của sư được xác quyết——After Chang-Qing 
presented this verse to his teacher Xue-Feng. Xue-Feng presented it to the senior monk Xuan-Sha and 
said: “Phis disciple has penetrated the Way.” Xuan-Sha said: “[ don”t approve. This verse could have 
been composed with mundane conscious understanding. We have to test him further before we can 
confirm him.” That evening, when the monks assembled for a question-and-answer session, Xue-Feng 
said to Chang-Qing: “Ascetic Bei (Xuan-Sha) doesn”t approve your understanding. If you have been 
genuinely enlightened, please present your understanding now to the assembly.” Chang-Qing then 
recited another verse, say1ng: 

“Amidst the myriad realms the solitary body 1s revealed. 

Only persons self-allowing are Iintimate with It. 

Before, I wrongly searched amongst the paths, 

But today I see, and 1f”s like 1ce 1n fire.” 
Xue-Feng then looked at Xuan-Sha and said: “I don”t accept this. It still could be composed with 
conscIous understanding.” Chang-Qing then asked Xue-Feng: “Please, Master, demonstrate what has 
been passed down by all the Patrlarchs.” Xue-Feng remained silent. Chang-Qing then bowed and 
walked out of the hall. Xue-Feng smiled. When Chang-Qing went Iinto Xue-Feng-s quarters for an 
1nterview. Xue-Feng asked him: “What 1s 1t?” Chang-Qing said: “The weather 1s clear. It”s a good day 
for Pu-Qing.” Xuan-Sha said: “Your answer 1s not apart from the great mystery.” And thus Chang- 
Qing”s enlightenment was confirmed. 


3) Trường Khánh: Cuốn Rèm—Rolled-up the Bamboo Screen 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, Huệ Lăng Trường Khánh tham học với nhiều Thiển 
sư. Vào khoảng năm §79, Trường Khánh đi đến tỉnh Phúc Kiến, tại đây ông học Thiền với Thiền sư 
Tây Viện Từ Minh. Rồi sau đó ông lại học Thiển với Thiển sư Linh Vân Khắc Cần, nơi ông gặp khó 
khăn và nghi ngờ trong tu tập. Cuối cùng ông hành cước du phương đến Phúc Châu, nơi mà sau những 
thời thiển gian khổ ông đạt được đại giác (người ta nói ông đã làm rách bảy chiếc gối thiển). Tuyết 
Phong đã cho Sư một loại thuốc mà "bác sĩ thú y đã dùng để làm cho ngựa sống lại." Tuyết Phong chỉ 


2561 


thị Trường Khánh tu tập một loại Thiễn trong thiển sảnh như thể "một gốc cây chết." Trường Khánh tu 
tập theo cách này hai năm rưởi, cho đến một đêm khuya, sau khi tất cả mọi người khác đều đi ngủ, 
Trường Khánh vén bức rèm tre lên và ánh sáng của chiếc đèn lồng ập vào mắt ông (mắt sư nhìn vào 
ánh sáng của đèn lồng). Ngay lúc đó ông đạt được đại giác. Hôm sau sư bèn làm bài tụng: 
“Đại sai dã đại sai 
Quyện khởi liêm lai kiến thiên hạ 
Hữu nhơn vấn ngã thị hà tông? 
Niêm khởi phất tử phách khẩu đà.” 
Rất sai lại rất sai 
Vén bức rèm lên, thế giới đây! 
Ví hỏi pháp nào tu chứng đó 
Rằng đây phất tử tặng ông này. 
Nghĩa là: rất sai cũng rất sai; vừa cuốn rèm lên thấy thiên hạ. Có người hỏi ta là tu tông gì mà chứng 
đắc? Ta sẽ cầm cây phất tử lên nhằm miệng đánh——According to the Records of the Transmission of 
the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XVII, Hui Ling first entered Tong-xuan (Penetrate Mystery) 
Temple in Suzhou at the age of thirteen. Later, he studied under various Zen teachers. In about the 
year 879, he went to Fujian Province, where he studied under Xiyuan Siming. He then studied under 
Lingyun Zhiqin, where he experienced difficulty and doubt about his practice. Finally he traveled to 
Fuzhou, where only after arduous meditation under Xuefeng did he gain enlightenmernt (tradition holds 
that he wore out seven meditation cushions). Xuefeng provided Chang-Shing with "the medicine a 
horse doctfor uses to bring a dead horse alive again." He instructed Chang-Shing to practice medifation 
1n the hall as I1f he were a “dead tree stump." Chang-Shing followed this prctice for two and a half 
years, unfil late one might, after others had gone to bed, he rolled up a bamboo screen and his eye fell 
upon the light of a lantern. At that moment he woke up. At that moment he woke up. The next day he 
composed the following verse to attest to his understanding: 
“How deluded I was! How deluded indeed! 
Then all the earth was revealed when I rolled up a screen. 
If any asks me to explain our school, 
TH raise the whisk and slap his mouth.” 


4) Trường Khánh: Đầu Rông Đuôi Rắn!—A Dragon 's Head But A Snake's Tail! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVIII, khi ở Tây Viện, Huệ Lăng Trường Khánh (854-932) 
hỏi một vị trưởng lão tên Sân: "Núi Tượng Cốt ở gần đây, ông đã từng đến đó chưa?" Trưởng lão Sân 
đáp: "Chưa từng đến." Trường Khánh hỏi: "Vì sao chưa từng đến?" Trưởng lão Sân nói: "Tự có bổn 
phận sự." Trường Khánh hỏi: "Thế nào là bổn phận sự của thượng tọa?" Trưởng lão Sân bèn nâng 
chéo chiếc y bá nạp lên. Trường Khánh hỏi: "Chỉ có cái đó hay có cái gì khác?" Trưởng lão Sân hỏi: 
"Thượng tọa thấy cái gì?" Trường Khánh nói: "Sao lại đầu rồng đuôi rắn (khởi đầu thì tốt mà kết thúc 
thì tệ). —According to The Records of the Transmission of the Lamp, Volume XVIHI, when Chang- 
Shing was at the Western Hall, he asked the senmior monk Shen, "Elephant Bone Mountain 1s close by, 
have you been there or not?" Shen said, "I havent been there." Chang-Shing asked, "Why not?" Shen 
said, "I have affairs to attend to." Chang-Shing said, "What are the affairs of a senmior monk?" Shen 
held up the corner of his monk's robe. Chang-Shing said, "Youre Just doing this and nothing else?” 
Shen said, "What do you see?” Chang-Shing said, "A good beginning and a poor finish." 


3) Trường Khánh: Đừng Nói Tối Nay Khá Hơn!— Don t Say That It WiH Be Better Tonight! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, Thiển Sư Huệ Lăng Trường Khánh (854- 
932) thượng đường, nín lặng hôi lâu rồi nói: "Đừng nói rằng tối hôm nay khá hơn." Nói xong Sư bước 
xuống tòa—According to The Records of the Transmission of the Lamp, Volume XVIII, one day, Zen 


2562 


master Chang-Shing entered the hall to address the monks. After a long silence he said, "Dontt say that 
1t wIll be any better tonight." He then got down and left the hall. 


6) Trường Khánh: Hiểu Được Thiền Trượng Là Không Cần Học Thiền! —When One Knows the 
Sfdƒfƒ, One 's Le Study 0ƒ Zen Comes to an End! 
Cây gậy dùng đánh thức người hôn trầm khi ngôi tọa thiển (được làm bằng trúc hoặc sậy). “Kyosaku” 
là từ ngữ Nhật Bản dùng để chỉ “cây gậy đánh thức,” hay là một cây gậy thẳng dài khoảng một thước, 
được dùng trong các Thiện viện nhằm giúp đỡ các thiển sinh duy trì tỉnh thức trong các buổi tọa thiển. 
Mặc dầu gậy thường được đánh mạnh trên lưng của thiển sinh ngủ gục và ngã qua ngã lại, nhưng 
không được coi như là hình phạt. Một vị giám thiển đi vòng quanh kiểm soát phòng thiển nhìn thấy các 
thiển sinh hơi ngã tới trước, cho thấy sự chú ý của họ bị dong ruổi, ông ta bèn vỗ nhẹ một cái lên vai, 
sau đó mà thiển sinh ấy vẫn còn ngã ra phía trước nữa thì vị giám thiển sẽ đánh ba cái thật nhanh lên 
lưng. Theo thiển sư Huệ Lăng Trường Khánh, hễ hiểu cây thiển trượng tức là không còn gì phải học 
thiển nữa. Trong khi theo thiển sư D. T. Suzuki trong Thiển Luận I, câu nói của Huệ Lăng khiến ông 
liên tưởng đến hoa Tennyson trong kẽ tường. Vì khi lãnh hội cây gậy ấy là gì ắt hành giả hiểu Chúa là 
øì, loài người là gì, nghĩa là hành giả kiến chiếu ngay vào thể tánh của mình, và sức kiến chiếu ấy dứt 
khoát chấm dứt hết tất cả ngờ vực, tất cả thèm khát xáo trộn sự thanh tịnh của tâm mình. Ý nghĩa của 
cây thiền trượng có thể hiểu như vậy. Trong lịch sử nhà Thiên, ngoài y bát ra, thiển trượng đóng một 
vai trò rất quan trọng trong việc giáo hóa các thiển sinh của những vị thiển sư nổi tiếng, và hãy còn rất 
nhiều giai thoại về cái gọi là thiển trượng. Thiền sư Ba Tiêu Huệ Thanh, có lẽ vào thế kỷ thứ X, có 
lân đã tuyên bố: "Ông có một cây trượng, tôi cho ông một cây. Ông không có cây trượng nào, tôi đoạt 
mất của ông." Theo thiền sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập I, đây quả là một câu nói kỳ đặc trong 
nhà Thiền, nhưng sau đó Mục Khê đã dám thách thức Ba Tiêu Huệ Thanh bằng cách nói tương phản 
lại: "Ông có một cây trượng, tôi đoạt mất của ông. Ông không có cây trượng nào, tôi cho ông một cây. 
Tôi nói như vậy đó. Ông có sử dụng được? Hay không sử dụng được? Nếu được, ông có Đức Sơn làm 
tiền vệ và Lâm Tế làm hậu quân. Bằng không, hãy hoàn lại chủ cũ." Một vị Tăng đến tham vấn thiển 
sư Mục Châu: "Câu nói siêu khỏi Phật, vượt khỏi Tổ là câu gì?" Mục Châu bèn giơ cao cây trượng 
trước Tăng chúng và nói: “Tôi gọi cái này là cây trượng, còn ông, ông gọi là gì?" VỊ Tăng không đáp. 
Mục Châu lại giơ trượng lên nói: "Câu nói siêu Phật việt Tổ của ông chẳng phải là câu hỏi hay sao?" 
Những người lơ đãng phớt qua những Thiền ngữ thuộc loại như của Mục Châu vừa kể trên có thể cho 
đó là hoàn toàn vô nghĩa. Dù cho cây trượng gọi là cây trượng, hay chẳng phải là cây trượng, vẫn 
không quan hệ gì đối với cái chủ yếu là trí huệ tối thượng siêu việt ngoài giới hạn của kiến thức. 
Nhưng có lẽ câu nói của Vân Môn, một thiển sư nổi tiếng khác, dễ được đạt tới hơn. Một lần sư 
thượng đường giơ cao cây trượng nói: "Phàm phu gọi đó là có, nhị thừa cho nó là không, độc giác lại 
coi đó như ảo tưởng, Bồ Tát thì lại nói 'đương thể tức không.' Các ông Tăng hễ thấy tích trượng thì cứ 
gọi là tích trượng. Khi đi thì cứ đi, ngồi thì cứ ngồi, chớ không được trù trừ." Rồi cũng vì cây gậy vô 
nghĩa này mà Vân Môn đã dùng lời bí hiểm hơn. Ngày nọ, sư bảo với Tăng chúng: "Cây trượng hóa 
rồng rồi, nuốt hết cần không: đại địa núi sông ở đâu chứ?" Một dịp khác, Vân Môn dẫn tích một cổ 
đức trước kia có lần vung gậy đánh vào hư không và nói có tiếng động, rồi lại đập cây trượng vào trụ 
cây nói không nghe tiếng gì cả. Vân Môn cũng vung gậy lên đập vào hư không và la: "Ối, nó bị đau 
rồi"; rồi sư lại đập vào tấm bản, sư quay sang hỏi một vị Tăng: "Có nghe tiếng gì không?" Vị Tăng 
đáp: "Thưa có nghe tiếng!" Sư than: "Ôi, đồ ngu!" Theo thiển sư D.T. Suzuki trong Thiên Luận, Tập I, 
nếu cứ tiếp tục kể thì không bao giờ hết. Có người sẽ hỏi: "Những câu nói như vậy có dính dấp gì đến 
sự kiến chiếu trong thể tánh đâu? Giữa những câu chuyện phi lý trên về cây trụ trượng. và vấn để 
khẩn yếu của nhân sinh, có thể liên hệ gì với nhau hay sao?" Để trả lời cho vấn để này, thiển sư D.T. 
Suzuki đã đưa ra cho chúng ta hai đoạn trích dẫn quan trọng. Một từ Hòa thượng Từ Minh, và một của 
Hòa thượng Viên Ngộ. Trong một thời pháp, Từ Minh nói: "Một mẩy bụi dấy lên, đại địa hiện toàn 
thân. Trong một sư tử hiển lộ triệu triệu sư tử hiển lộ, và trong triệu triệu sư tử hiển lộ một sư tử. Có 


2563 


vô số sư tử, nhưng ông có biết một con không, một con thôi?" Nói xong, sư giơ trượng lên tiếp: "Đây là 
cây trượng, còn đâu là một con sư tử?" Rồi sư lại quát lên một tiếng rồi quăng trượng, bỏ vào phương 
trượng. Cùng một ý này, trong Bích Nham Lc, Hòa thượng Viên Ngộ có lời nhận xét như sau nhân 
bình giảng câu chuyện 'Một ngón tay Thiền của Câu Chỉ: "Một mắy bụi dấy lên là đại địa tròn thâu. 
Một đóa hoa nở là cả thế giới lừng dậy. Thế nhưng khi bụi chưa lên, hoa chưa nở, thì mắt dính vào 
đâu? Bởi vậy nên nói: 'như chém một cuộn tơ, chém một mối là chém hết; như nhuộm một cuộn tơ, 
nhuộm một chéo là nhuộm trọn.' Vậy nay chỉ nên cắt đứt hết mối nhân duyên lằng nhằng, khai quật 
lấy kho báu của nhà ông, thì cao thấp ứng nhau khắp, sau trước chẳng khác sai, mỗi mỗi đều hiện 
thành."—A staff or pole for touching those who fall asleep while assembled in the meditation. 
“Kyosaku” 1s a lapanese term for “a wake-up stick,” or a flat stick about one meter in length, used in 
Zen monasteries to help students maintain alertness during periods of sitting meditation (Zazen). 
Although the stick 1s commonly applied vigorously to the backs of students who drift of, 1t 1s not 
conceived as punishment, but rather as an aid to concenfration. ÀA monitor who patrols the meditation 
room looks for students who lean slightly forward, indicating that therr attention 1s wandering, and he 
taps (vỗ nhẹ) them on the shoulder, after which they bend forward and are given three sharp raps 
(đánh lẹ) on the back. According to Zen master Hui-Leng-Chang-Shing, when one knows that staff 1s, 
one's life study of Zen comes to an end. While according to Zen master D. T. Suzuki in Essays In Zen 
Buddhism, First Serries, Hui-Leng's statement reminds him of tennyson's flower 1n the crannied wall. 
For when we understand the reason of the staff, we know 'what God and man 1s; that 1s tO say, we© get 
an Insight into the nature of our own being, and this insight finally puts a stop to all the doubts and 
hankerings that have upset our mental tranquility. The signifiicance of the staff in Zen can thus readily 
be comprehended. In Zen history, beside robes and bowls, zen staffs played an Iimportant role In 
famous Zen masters' ways of teaching, and there were still many anecdotes on a so-called Zen staff. 
Zen master Hui-Qing-Ba-liao (Pa-chiao Hui-ching), probably of the tenth century, once made the 
following declaration: "When you have a sfaff, I[ will give you one; when you have none, I will take 1t 
away from you." According to Zen master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, First Series, this 1s 
one of the most characteristic statements of Zen, but later Mu-Chi (Bokitsu) of Daiy1 (Ta-wel), was 
bold enough to challenge this by saying what đdirectly contradicts 1t: "“Ás to myself, I differ from Hui- 
Qing-Ba-Jiao. When you have a staff, I will take 1t away from you; and when you have none, I wIll 
øIve you one. This 1s my statement. Can you make use of the staff? Or can you not? If you can, Te- 
shan (Tokusan) will be your vanguard and Lin-chi (Rinzai) your rearguard, Bụt 1f you camnot, let 1t be 
resfored to 1s original master.” A monk approached Mu-chou (BokuJu) and said, "What 1s the 
sfatement surpassing the wisdom of all Buddhas and Patriarchs?" Mu-chou instantly held forth his staff 
before the congregation, and said, "I call this a staff, and what do you call 1?" The monk who asked the 
quesfion uttered not a word. Mu-chou holding 1t out again said, "A statement surpassing the wisdom of 
all Buddhas and Patriarchs, was that not your question, O monk?” Those who carelessly go over such 
remarks as Mu-chou's may regard them as quite nonsensical. Whether the stick 1s called a staff or not 1t 
does not seem to matter very much, as far as the divine wisdom surpassing the limits of our knowledge 
1s concerned. But the one made by Yun-Men-Wen-Yen (Ummon), another great master of Zen, 1s 
perhaps more accessible. He also once lifted his staff before a congregation and remarked: "In the 
Scriptures we read that the 1gnorant take this for real thing, the Hinayamsts resolve 1t into a nonenity, 
the Pratyekabuddhas regard 1t as a hallucination, while the Bodhisattvas admit 1s apparent reality, 
which 1s, however, essentially empty. But monks, you simply call it a staff when you see one. Walk or 
sit as you wIll, but do not stand i1rresolute." The same old Insignificant staff and yet more mystical 
statements from Yun-Men. Ône day, his announcement was, "My staff has turned into a dragon, and 1t 
has swallowed up the whole universe; where would the great earth with 1ts mountains and rivers be?” 
On another occasion, Yun-Men, quoting an ancient Buddhist philosopher who said, "Knock at the 
emptiness of space and you hear a voIce; strike a piece of wood and there 1s no sound,” took out his 


2564 


sfaff and, striking space, cried, "Oh, how 1t hurts!" Then tapping at the board, he asked, "Any noise?" A 
monk responded, "Yes, there is a noise.' Thereupon Yun-Men exclaimed, "Oh you ignoramus!" 
According to Zen master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, First Series, 1Ý we go on like thịs, 
there will be no end. Someone may ask: "Have these utterances anything to do with one's seeing 1nto 
the nature of one's being? Is there any relationship possible between those apparently nonsensical talks 
about the staff and the all-important problem of the reality of life?" In responding to this matter, Zen 
master D.T. Suzuki gave us two Imporfant quotes, one from T”zu-ming (Jimyo) and the other from 
Yuan-wu (Yengo). In one of his sermons, T”zu-ming said, "As soon as one particle of dust 1s raised, the 
great earth manifests 1tself there 1n 1ts entirety. In one lion are revealed millions of lions, and in 
millions of lions 1s revealed one lion. Thousands and thousands of them are indeed, but know you Just 
one, only one.” So saying he lifted his staff, and continued, "Here 1s my own sfaff, and where 1s that 
one lion?”" Bursting out into a 'Kwatz, he set the satff down, and left the pulpit. In the Pi-Yen-Lu 
(Hekigan), Yuan-wu expresses the same 1dea 1n his introductory remark to the 'one-finger Zen' of 
Chuk-chih (Gutei), "One particle of dust 1s raised and the great earth lies therein; one flower blooms 
and the universe rises with it. But where should our eye be fixed when the dust 1s not yet stirred and 
the flower has not not yet bloomed? Therefore, 1t 1s said that, like cutting a bundle of thread, one cut 
cuts all asunder; again like dyeing a bundle of thread, one dyeing dyes all in the same color. Ñow 
yourself get out of all the entangling relations and rip them up to pieces, but do not lose track of your 
1nner treasure; for 1t 1s through this that the high and the low universally responding and the advanced 
and the backward making no distinction, each manifests 1tself 1n full perfection." 


7) Trường Khánh: Tận Pháp Thì Vô Dân! —In the Inexhaustible Dharma, There Are No Persons! 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, Thiển Sư Huệ Lăng Trường Khánh (854- 
932) thượng đường và nói với đại chúng: "Nếu lão Tăng thật sự thuyết giảng tông thừa của mình, đơn 
giản là nên đóng cửa Pháp đường. Vì thế lão Tăng sẽ chỉ nói rằng tận pháp thì vô dân."——According 
to The Records of the Transmission of the Lamp, Volume XVIHII, one day, Zen master Chang-Shing 
entered the hall and addressed the monks, saying, "If I truly expound the vehicle of our school, then ÏI 
should simply close the door to the Dharma haill. Therefore II just say that in the Iinexhaustible 
Dharma there are no persons.” 


8) Trường Khánh: Trên Con Đường Trung Đạo, Ánh Lửa Đã Lóe Ra Từ Băng Giá!—On the 
Middle Way, The Very Ice Shoots Flame! 
Hiện nay chúng ta không có nhiễu tài liệu chỉ tiết về Thiền Sư Huệ Lăng Trường Khánh (854-932); 
tuy nhiên, có một vài chỉ tiết lý thú về vị Thiển sư này trong Truyền Đăng Lục, quyển XVII: Thiển 
Sư Huệ Lăng Trường Khánh sanh năm 854 tại Diêm Châu (bây giờ là tây nam thành phố Hải Ninh, 
tỉnh Triết Giang). Sư là đệ tử của Thiền Sư Nghĩa Tôn Tuyết Phong. Sư xuất gia tại chùa Thông 
Huyền ở Tô Châu vào lúc mười ba tuổi. Về sau này Trường Khánh tham học với nhiều Thiển sư. Vào 
khoảng năm §79, Trường Khánh đi đến tỉnh Phúc Kiến, tại đây ông học Thiển với Thiền sư Tây Viện 
Tư Minh. Rồi sau đó ông lại học Thiển với Thiển sư Linh Vân Khắc Cần, nơi ông gặp khó khăn và 
nghi ngờ trong tu tập. Trường Khánh có 26 người nối pháp. Chúng ta thấy tên ông trong các thí dụ 8, 
22, 23, 74, 76 và 93 của Bích Nham Lục. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, Thiển Sư 
Huệ Lăng Trường Khánh (854-932) đã để lại một bài thơ nổi tiếng trong nhà Thiển: 
"Tất cả đều hài hòa, tuy nhiên, tất cả đều phân ly." 
Xác định được điều đó, bạn làm chủ được. 
Ta đã miệt mài bay lượn trên con đường Trung Đạo 
Ngày hôm nay, ánh lửa đã lóe ra từ băng giá." 
(theo quyển Trung Nhật Thiền Thi) 


2565 


We do not have detailed documents on Zen Master Hui-Leng-Chang-Shing; however, there 1s some 
1nteresting information on him in The Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), 
Volume XVIHI: Zen master Hui-Leng was born in 854 in Yan-Chou (now southwest of the modern city 
of Hai-Ning in Zhe-Jiang Province). He was a disciple of Xue-Feng-Yi-Ts°un. He entered Tong-xuan 
(Penetrate Mystery) Temple in Suzhou at the age of thirteen. Later, he studied under various Zen 
teachers. In about the year 879, he went to FuJian Province, where he studied under Xiyuan Siming. 
He then studied under Lingyun Zhiqin, where he experlenced difficulty and doubt about his practice. 
Chang-chng has twenty-six dharma successors. We encounter him in examples 8, 22, 23, 74, 76 and 
93 of the Pi-Yen-Lu. According to The Records of the Transmission of the Lamp, Volume XVIII, Zen 
Master Chang-Shing had written a famous poem 1n Zen: 
"AII harmony, yet everything 1s separate 
Once confirmed, masfery 1s yOurs. 
Long I hovered on the Middle Way, 
Today the very 1ce shoots flame." 
(in Zen Poems of China and Japan) 


DCCCLXXXYVI. Trường Nguyên: Truong Nguyen 
1) Ở Nơi Bóng Trần Mà Thường Lìa Bóng Trần—To Be in the World oƒ Light and Dust, But 
Always Free From Light and Dust 
Niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ ba, năm 1165, ngày 7 tháng 6, Thiển Sư Trường Nguyên (1110- 
1165) có chút bệnh, nên triệu tập hội chúng lại và nói cho họ nghe bài kệ, đây là một trong những bài 
kệ thiển nổi tiếng của Sư: 
“Tại quang tại trần, 
Thường ly quang trần, 
Tâm phủ trừng triệt, 
Dữ vật vô thân. 
Thể ư tự nhiên, 
Ứng vật vô ngân, 
Tông tượng nhị nghĩ, 
Đào thải nhân luân. 
Đình độc vạn vật, 
Dữ vật vi xuân, 
Tác vũ thiết nữ, 
Đả cổ mộc nhân.” 
(Ở chỗ bóng trần, thường ha bóng trần, tâm phủ lóng tột, cùng vật không thân. Thể vốn tự nhiên, hiển 
vật không thiên, tài bằng trời đất, vượt cả nhân luân. Dưỡng nuôi muôn vật, cùng vật làm xuân, đứng 
múa gái sắt, đánh trống người cây). Nói xong kệ, Sư yên lành thị tịch, thọ 56 tuổi—During the third 
year of the dynasty tifle of Chinh Long Bao Ũng, on the seventh day of the sixth month, 1165, he felt 
1ll, so he convened his assembly and spoke this verse to them. This verse 1s one of his famous Zen 
V€TS€S: 
“In this world of light and dust, 
But the mind 1s constantly free from light and dust, 
When the mind 1s completely still, 
It has no bondage to anything in this world. 
lís essence 1s originally spontaneous, 
It reflects all things impartially, 
It holds all unverse, 
And reaches far beyond humankind. 


2566 


lt nurtures all things, 

It helps all things bring forth the spring, 

lt makes Iron girl dance, 

And leads the wooden man to play a drum.” 
After speaking the verse, he peacefully passed away at the age of 56. 


2) Trường Nguyên: Thân Khô Tâm Nguội—A Withered Body and a Cold Mind 
Sau khi được Đạo Huệ ấn chứng để trở thành pháp tử đời thứ 10 dòng Thiền Vô Ngôn Thông, Thiền 
Sư Trường Nguyên (1110-1165) đi thẳng vào núi Từ Sơn ẩn tích. Ở đây hàng ngày Sư mặc áo cỏ, ăn 
hạt dẻ, làm bạn cùng suối, đá, khỉ, vượn. Suốt ngày trì tụng kinh điển, Sư cố gắng nhồi nặn thân tâm 
lặng lẽ thành một khối. Trải qua năm, sáu năm, người đời không ai xem thấy chỗ ảnh hưởng của Sư. 
Vua Lý Anh Tông nghe tiếng, ái mộ đạo đức của Thiền Sư Trường Nguyên (1110-1165), nên muốn 
gặp Sư, nhưng Sư từ chối. Vua sai bạn cũ của Sư là một vị quan tên Lê Hối trong triều đình khéo 
thuyết phục Sư về triều. Trên đường về kinh, khi nghỉ qua đêm tại nhà trọ của chùa Hương Sát, Sư hối 
hận, liền trốn về núi xưa. Sau khi về lại núi xưa, Sư bảo các đệ tử: “Hạng người có thân khô tâm nguội 
như ta, không phải những vật phù ngụy thế gian có thể cám dỗ được. Bởi vì chí hạnh của ta chưa thuần 
nên bị các thứ bẫy lồng vây khốn.” Nói xong Sư bảo đệ tử hãy lắng nghe bài kệ: 
“Khỉ vượn bồng con lại núi xanh, 

Hiển thánh ngàn xưa chẳng thể ghi 

Oanh hót xuân về hoa nở rộ, 

Cúc cười thu đến dáng hình chi.” 
(Viên hầu bão tử qui thanh chướng. Tự cổ thánh hiền một khả lượng. Xuân lai oanh chuyển bách hoa 
thâm. Thu chí cúc khai một mô dạng)—After receiving the mind seal from Dao Hue to become the 
Dharma heir of the tenth generation of Wu-Yun-T”ung Zen Sect, he then went directly to Mount Tu 
Son tfo live 1n seclusion. Here, he wore straw garments, ate chestnuts, made friends with only streams, 
rocks, monkeys, and apes. He sat all day long, devoted himself to chanting the sutras, and to cultivating 
body and mind, stuffing everything into one mass. For five or six years, people never had a glimpse of 
him. King Ly Anh Tong heard about his reputation, admired his virtue, and wanted to meet him, but he 
refused. So, the king order his old friend, Le Hoi, to try to convince him to come to the Citadel. One 
the way to the capital, when they stayed overnight at the guest house of Huong Sat Temple, he 
regretted his decision and escaped back to his old mountain. After returning to his old mountain, he 
tole his disciples: “Phose, like I, who have a whithered body and a cold mind, are not to be moved by 
ephemera and impermanent things of the world. Because my resolve and conduct were not tamed 
enough, I was almost caught by traps and cages."” Now, everyone, listen to my verse: 

“Monkeys and apes carry their babies 

Back to the green mounfain, 

From ancient times the sages have been beyond records. 

Spring comes orioles sing among flowers, 

Autumn comes, chrysanthemum blooms 

Other flowers have vanished without any trace.” 


3) Trường Nguyên: Trở Về Trí Tuệ Như Lai— To Return to the Tathagata's Wisdom 

Thiền Sư Trường Nguyên (1110-1165) thường bảo chúng đệ tử: “Lạ thay! Lạ thay! Tại sao các chúng 
sanh này có đủ trí tuệ Như Lai, mà lại ngu si mê hoặc chẳng thấy chẳng biết. Ta thường đem đạo lý 
dạy dỗ, khiến họ ha hẳn vọng tưởng chấp trước trong tự thân, để thấy được trí tuệ rộng lớn Như Lai 
của mình, được lợi ích an lạc.” Sư thường nhắc nhở đệ tử: “Hành giả phải thấy được sự tương tức của 
vạn hữu, như sóng tức là nước, nước tức là sóng, hay sắc tức là không không tức là sắc (hai gương 
chiếu vào nhau và hòa nhập vào nhau thì không phải là tương tức). Khi chúng ta nói: “Ông hãy thấy tự 


2567 


tánh mình,” cái thấy này có thể xem như một nhận thức đơn giản, một cái biết đơn giản, một phản ảnh 
tự tánh đơn giản, thanh tịnh không ô nhiễm, nó giữ gìn phẩm tính này nơi tất cả chúng sanh cũng như 
nơi tất cả chư Phật. Hành giả tu thiển phải ở nơi bóng trần mà thường lìa bóng trần. Khi tâm hoàn toàn 
yên tịnh, nó có thể giúp cho chúng ta quán chiếu vạn hữu như thực, chứ không thiên vị.”—He often 
told his disciples, “How strange! How strange! Why are sentient beings endowed with the Tathagata's 
wisdom deluded by 1gnorance, and do not see and know the Way? I often teach them with the Buddha- 
Dharma so that they can be free from false (erroneous) thinkings and attachments in themselves, so 
that they can realize and benefit the peace and bliss of the Tathagatas vast wisdom.” He always 
reminded hid disciples: “Practitioners should be able to see phenomenal identity, 1.e. the wave 1s Water 
and water 1s the wave; or matter 1s Just the Immaterial, the Immaterial 1s Just matter. When we say, 
“see into your self-nature”, the seeing 1s apt to be regarded as mere perceivine, mere knowing, mere 
statically reflecting on self-nature, which 1s pure and undefiled, and which retains this quality in all 
beings as well as in all the Buddhas. Zen practiioners should remember even though we are 1n the 
world of light and dust, we are always free from light and dust. When the mind 1s completely still, 1t 
can help us reflect all things impartially and as they are.” 


DCCCLXXXVII Trường Sa (Nhật Bản): Kinh Nghiệm Đại Giác—Chosa: Experienced Great 
Enlightenment 

Tên của một vị thiển sư Nhật Bản, đệ tử của thiển sư Bạch Ẩn Huệ Hạc. Hàng năm Trường Sa đều 
đến tham dự các khóa tham thiển được tổ chức tại đạo tràng của thiển sư Bạch Ấn Huệ Hạc, nhưng 
chưa bao giờ thức ngộ được điều gì cả. Cuối cùng vào một năm nọ, khi kết thúc một khóa thiển, Bạch 
Ấn đã gọi Trường Sa đến và bảo: "Hàng năm ông đều tìm đến đây, lóng ngóng như một chú vịt nhảy 
vào nước khi trời lạnh. Ông làm cuộc hành trình dài vô nghĩa, không đạt được một chút thành quả nào. 
Ta không thể tưởng tượng ông đã đi mòn bao nhiêu đôi giày cỏ trong những năm tháng vừa qua. Ta 
không giúp ích gì được cho hạng người nhàn rỗi như ông, thôi ông đừng đến đây nữa!" Những lời này 
đã làm chấn động sâu xa trong lòng Trường Sa. Ông đã tự mình phản tỉnh: "Ta có còn là một con 
người hay không? Nếu ta không nhập thâm định đến chỗ thực chứng giác ngộ, ta sẽ chẳng bao giờ 
đáng sống để trở về nhà nữa. Ta quyết định sẽ dốc toàn lực tập trung vào thiển định cho đến khi ta 
chết." Ông đi đến một bờ biển và tọa thiển trên một tấm lưới cá. Nhưng sau bẩy ngày đêm liên tục 
thiển định, Trường Sa vẫn không giác ngộ được. Không còn gì để làm khác hơn là tự trầm mình xuống 
lòng đại dương. Tiến hành đúng nghi thức tự sát của Nhật Bản, ông cởi giày rồi bước vào những lọn 
sóng. Ngay trong khoảnh khắc đó, ông đưa mắt nhìn xuống mặt biển lấp lánh ánh bình minh, ngay tức 
khắc ông hoàn toàn trống rỗng và đạt được đại giác—Name of a lapanese Zen master, a disciple of 
Zen master Hakuin. Chosa used to come to participate 1n the special annual intensive medifation 
session with Zen master Hakuin every single year, yet he never attained anything. Finally one year 
Hakuin said to him at the conclusion of the session, "You come here every year, Just like a duck diving 
1nto the water when 1t 1s cold. You are making a long Journey 1n vain, without gaining half a bit of 
empowermetrt. I cant Imagine how many straw sandals you have worn out over the years making this 
trip. I have no use for idlers like you around here, so dont come anymorel" Deeply stirred, Chosa 
thought to himself, "Am I not a man? Tf I do not penetrate through to realization this time, I will never 
return home alive. Ï wilÏ concentrate on meditation until I die." Setting himself a limit of seven days, 
Chosa went fo sit in a fishnet shed by the seashore. But even after seven days of sitting in medifation 
without eating or sleeping, Chosa was still at a loss. There was nothing for him to do but drown himself 
1n the ocean. Removing his shoes 1n the traditional manner of a suicide rite, Chosa stood in the waves. 
At that moment, seeing the shimmering ocean and the rising sun merging 1nto a crimson radiance, all at 
once he became completely empty and greatly awakened. 


2568 


DCCCLXXXVIII.Trường Sa Cảnh Sâm: Chang sha Ching-ts 'ên 

1) Ánh Sáng Đại Bát Nhã Và Mắt Sa Môn— The Great Light oƒ Wisdom and the True Monk's Eye 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, Thiền Sư Cảnh Sầm thượng đường dạy chúng: 
"Nếu ta một bể nêu cao tông giáo thì trong pháp đường này cỏ mọc cao một trượng! Nhưng đây là 
việc không thể dừng được. Nên ta nói với các ông rằng tột mười phương thế giới là mắt của một vị Sa 
Môn; tột mười phương thế giới là thân của một vị Sa Môn; tột mười phương thế giới là ánh sáng của 
chính mình; tột mười phương thế giới không có người nào là chẳng phải chính mình. Đây là điều mà ta 
thường nói với các ông: "Trong đời này, chư Phật, chư pháp cùng chúng sanh trong khắp pháp giới là 
ánh sáng Bát Nhã lớn. Nhưng ngay khi ánh sáng này chưa phát ra, chỗ nào cho mấy ông tổn tại? Khi 
ánh sáng này chưa phát ra, còn không có tăm dạng Phật và chúng sanh, thì chỗ nào có núi sông thế 
giới?" Một vị Tăng bước ra hỏi: "Thế nào là mắt Sa Môn?" Trường Sa đáp: "Nó rộng lớn đến độ các 
ông không rời khỏi nó được. Thành Phật thành Tổ ra chẳng đặng, sáu đạo luân hồi cũng ra chẳng 
đặng." Vị Tăng lại hỏi: "Con chẳng biết cái gì mà những thứ thầy vừa kể trên đều ra chẳng đặng?" 
Trường Sa nói: "Ban ngày thấy mặt trời; ban đêm thì thấy sao." Vị Tăng nói: "Con không hội." Trường 
Sa nói: "Núi diệu cao sắc xanh lại xanh."——According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Chˆuan-Teng-Lu), Volume X, one day, Zen master Chang Sha Ching Chen entered the hall and 
addressed the monks, saying, "IÝ you g1ve some religilous teaching, then there will be grass ørowing 1n 
the hall ten feet deepl But this is something that cant be stopped. So I say to you that all worlds 
pervading the ten directions are the true monk's eye. All worlds pervading the ten directions are the 
true monk's complete body. Pervading all worlds in the ten directions 1s your own brilliant light. All 
worlds in the ten directions are within your own light. And throughout all worlds in the ten directions 
there 1s not a being that 1s not you. This is what ve taught you when I've said that all the Buddhas, 
Dharmas, and sentient beings of the three worlds are the great light of wisdom. But even before this 
light was propagated, what 1s the place where you existed? Before this light was propagated, before 
Buddhas and before sentient beings, from where did the mounftains, rivers, and the great earth come 
forth?” A monk stepped out and asked, “What is the true monk's eye?” Changsha said, "§o vast and 
wide that you cant leave 1t." Changsha also said, "Those who become Buddhas or ancesftors cant leave 
1t. The six realms of transmigration cant leave 1t." The monk said, "I dont understand what 1t 1s that 
they cant leave." Changsha said, "In the day, see the sun. In the nipht, see the stars." The monk said, "I 
dont understand." Changsha said, “The lofty mountains are colored green upon green.” 


2) Trường Sa Cảnh Sâm: Du Sơn— Wandering in the Mountains 

Trong công án "Du Sơn" này chúng ta tìm thấy một cuộc vấn đáp giữa Thiền Sư Trường Sa Cảnh Sầm 
với một trong những vị đệ tử của ông: "Một hôm Trường Sa phiêu lưu lên núi. Rồi ông trở về và xuất 
hiện nơi cửa. Vị sư lớn tuổi nhất hỏi ông: "Thưa thầy, thầy đi những đâu? Thầy từ đâu tới?' Trường Sa 
nói: 'Ta trở về từ một chuyến đi chơi núi.' Nhà sư lớn tuổi kia lại hỏi: 'Thầy đi tới tận đâu?' Trường Sa 
đáp: Lúc đầu ta cứ đi theo hướng cỏ. Rồi ta trở về theo những cánh hoa đang rơi xuống.' Nhà sư lại 
nói: 'Thế là thầy cảm thấy được mùa xuân.' Trường Sa nói: "Thật ra sự cảm nhận ấy mạnh hơn sự cảm 
nhận sương mùa thu nhỏ giọt từ các bông sen nhiều."-——In this kôan, there we find Ch'ang sha in a 
'Question and answer' (mondo) with one of his students: "One day Chiang sha was wandering around in 
the mountains; then he turned back and came to the gate. The eldest of the monks asked him: 'Master, 
where did you go and where did you come back from?' Chang-sha said: 'Ï am coming from a walk in 
the mountains.' The elder monk said: 'How far did you go? Chang-sha said: First I followed the 
fragrance of the herbs; then I came back following falling flower petals.' The elder monk said: "That 
sounds a lot like spring.' Chang-sha said: Tt really goes beyond the autumn dew that drips from the 
lotus blossom.'” 


2569 


3) Trường Sa Cảnh Sâm: Là Ông Thành Phật —It's You That Becomes a Buddha 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển sư Cảnh Sầm: "Căn 
bẩn mà nói, con người có thể thành Phật hay không?" Trường Sa nói: "Ông có nghĩ rằng vua Đại 
Đường tự làm ruộng rồi tự gặt hái lúa gạo hay không?" Vị Tăng nói: "Con vẫn chưa lãnh hội ai trở 
thành Phật?" Trường Sa nói: "Là ông thành Phật." Vị Tăng im lặng. Trường Sa nói: "Ông có lãnh hội 
không vậy?" Vị Tăng đáp: "Con không lãnh hội." Trường Sa nói: "Như một người té xuống đất, và rồi 
nhờ đất mà đứng dậy; đất có nói gì không?"—According to the Records of the Transmission of the 
Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume X, one day, a monk asked, "Fundamenfally, can people become 
Buddhas or not?" Changsha said, "Do you think that the emperor of the Great Tang still plows a field 
and harvests the rice?" The monk said, "I stll dont understand who 1t is who becomes a Buddha." 
Changsha said, "Its you that becomes a Buddha." The monk was silent. Changsha said, "Do you 
understand?" The monk said, "No." Changsha said, "If someone trips on the ground and falls down, and 
then they use the ground to get up again; does the ground say anything?” 


4) Trường Sa Cảnh Sầm: Làm Sao Chuyển Cái Tự Kỷ Thành Non Sông Đất Nước?— How Do We, 
Transƒforming the Selƒ, Produce Mountains and Rivers and Earth ? 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, có một vị Tăng đến hỏi thiển sư Trường Sa 
Cảnh Sầm: "Làm sao chuyển non sông đất nước trở về cái tự kỷ?" Trường Sa Cảnh Sầm đáp: "Làm 
sao chuyển cái tự kỷ thành non sông đất nước?" Vị Tăng thú thật không hiểu gì cả. Sư giảng: "Chợ búa 
Hồ Nam dân giã tốt. Củi nhiều gạo rẻ xóm làng đông." Vị Tăng trầm ngâm. Sư cho thêm bài kệ: 
"Sao hỏi non sông chuyển 

Non sông chuyển đến gì? 

Viên thông không hai phía 

Pháp tánh chẳng về đâu." 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume X, one day, a 
monk came and asked Zen master Chang-sha Ching-tsên, "How do we, transforming mounfains and 
rivers and earth, reduce them 1nto the Self?" Replied the master, "How do we, transforming the Self, 
produce mountains and rivers and earth?" The monk confessed 1gnorance, whereupon said the master: 
"In this city south of the Lake, people are thriving well. Cheap rice and plentiful fuel and prospering 
neighborhood” The monk was still pondering. Zen master Chang-sha 1ssued a gatha: 

"Why ask about transforming mountains and rivers and earth; 

Into what are they transformed? 

Universally penetrating, 

not Jusf in two extremes. 

Dharma-nature has never gone away.” 


3) Trường Sa Cảnh Sâm: Lão Tăng Đang Ngồi, Còn Ông Đang Đứng— Just Now I"'m Siting; Just 
Now You're Standing 
Trường Sa Cảnh Sầm là tên của một vị thiển sư Trung Hoa vào thế thứ IX, đệ tử và truyền nhân nối 
pháp của thiển sư Nam Tuyển Phổ Nguyện. Sau khi nhận từ Nam Tuyền dấu ấn xác nhận, Trường Sa 
đi lang thang không nơi ở cố định Ông đi khắp Trung Hoa và thuyết pháp tùy cơ duyên và ngẫu nhiên 
chứ không có sắp đặt trước. Ông có hai đệ tử nối pháp. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, 
một hôm, một vị Tăng hỏi: "Chư sư trong giáo của chúng ta có nói thường ngồi nơi tòa Bồ đề.' Thế 
nào là tòa?" Trường Sa Cảnh Sầm nói: "Lão Tăng đang ngồi. Còn ông đang đứng." Một vị Tăng khác 
hỏi: "Thế nào là đại đạo?" Trường Sa nói: "Không loại trừ ông." Vị Tăng hỏi: "Thầy của chư Phật là 
ai?" Trường Sa Cảnh Sầm nói: "Từ vô thỉ đến nay, chưa từng có ai che đậy chuyện này." Vị Tăng tiếp 
tục hỏi: "Từ lúc chưa có chư Phật trở về trước thì sao?" Trường Sa Cảnh Sâm nói: "Lỗ Tổ khai đường 
cũng cùng chư sư và đệ tử nói chuyện không ăn nhập vào đâu."—Chang Sha Ching Chen, name of a 


2570 


Chinese Zen master in the ninth century, đisciple and đharma successor of Zen master Nan-Ch°uan-Pu- 
Yuan. After receiving the seal of confirmation from Nan-chuan, Ch'ang-sha wandered homelessly 
throughout China and expounded the Buddha-dharma according to the circumstances he encountered. 
He had two dharma successors. According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan- 
Teng-Lu), Volume X, one day, a monk asked, "“Teachers of our order say to 'abide' by sitting 1n the 
bodhi seat. What 1s the seat?" Changsha said, "Just now Ứm siftting. Just now youTe sfanding." Another 
monk asked, "What 1s the great way?" Changsha said, "It doest exclude you.” The monk asked, "Who 
1s the teacher of all Buddhas?” Changsha said, "For the calculable eon, who has ever concealed this." 
The monk continued to ask, "What was there before the Buddhas?” Changsha said, "Luzu entered the 
hall and spoke incoherently to the masters and disciples. " 


6) Trường Sa Cảnh Sâm: Mạc Vọng Tưởng (Đừng Có Vọng Tưởng)—Not to Have Deluded 
Thoughís 

Trong Thiền, thuật ngữ này ám chỉ hành giả tu Thiển không bao giờ để cho vọng tưởng làm bận tâm 
mình. Đây là lời khuyên nghiêm khắc giúp ngăn chặn sự chấp trước của ý thứ phân biệt. Theo Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, khi đang làm việc ngoài đồng, một vị Tăng cuốc chặt 
nhằm một con trùn đứt làm đôi, đến hỏi Hòa Thượng Trường Sa Cảnh Sâm: "Con trùn bị đứt làm hai 
khúc, đầu nào cũng động, vậy tánh Phật nằm ở đầu nào?" Sư nói: "Đừng nghĩ nhảm! Động với chẳng 
động là cảnh giới nào?" Vị Tăng nài nỉ. Sư nói: "Đại đức há chẳng thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm nói 
rằng mười phương là hư không bất động, chỉ là lục đại dấy lên, còn bổn tánh vốn viên dung, vốn là 
Như Lai Tạng, vốn không sanh không diệt vậy."—In Zen, the term implies that Zen practitioners 
should never let deluded thoughts occupy thier minds. This 1s a serious advice to help prevent 
attachment to consciousness of discrimination. According to the Records of the Transmission of the 
Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume X, one day, while working on the farm a monk happened to cut an 
earth-worm 1nto two pieces with his spade, whereupon he asked Zen master Changsha Ching-tsên, 
“The earth-worm 1s cut Into two pieces and both are still wrigeling; in which of them 1s the Buddha- 
nature present?" Changsha Ching-tsên said, "Have no illusion!l Wrigsgling or not wriggling in what 
realms?" But the monk 1nsisted, "I cannot help this wrigpling, master." Changsha Ching-tsên said, 
"Dont you see 1n the Surangama Sutra that space 1s Iimmobile in the ten directions; fire and aIr 
elements have not yet been dispersed; the original nature 1s a perfect harmony among all differences, 
a Tathagata store, which 1s neither born nor dead?” 


7) Trường Sa Cảnh Sâm: Ngoạn Nguyệt— Enjoying the Moon 

Trường Sa Cảnh Sầm nổi tiếng về sự mạnh bạo trong việc diễn đạt pháp của mình. Theo Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, Trường Sa Cảnh Sầm và Ngưỡng Sơn đang ngắm trăng. 
Ngưỡng Sơn nói: "Ai ai cũng có cái đó, chỉ tiếc là không dùng được." Trường Sa nói: "Lão Tăng mời 
ông dùng nó vậy." Ngưỡng Sơn nói: "Làm sao dùng nó được?" Trường Sa bèn xô mạnh vào ngực của 
Ngưỡng Sơn cho té nhào rồi dẫm lên mình ông ta. Ngưỡng Sơn nói: "Đúng là như một con cọp." 
Trường Khánh Huệ Lăng nói: "Trước thì cùng một nhà. Sau lại thì không cùng một nhà." Trường 
Khánh cũng nói: "Dị giáo thì khó mà hổ trợ được." Từ đó về sau khắp nơi đều biết đến Trường Sa là 
"Sầm con cọp!"—Chang-sha Ching-tsên was noted for the aggressiveness with which he demonstrated 
the dharma. According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume X, 
one day, Changsha Ching-tsên and Yangshan were enJoying the moon. Yangshan said, "Everyone 1s 
completely endowed with this, but they are unable to make use of it.” Changsha Ching-tsên said, "I 
Invife you to use 1t now." Yangshan asked, "How would you use 11?" Changsha Ching-tsên knocked 
Yangshan down with a shove to the chest, then stepped on him. Yangshan said, "Wow, just like a 
tiger!" Changling Huileng said, "Before they were one family. Afterward they were not one family." 


2571 


He also said, "Heresy 1s difficult to support." From this time forward Changsha Ching-tsên was known 
to all as ”“Phe Tiger!" 


8) Trường Sa Cảnh Sâm: Ngôn Ngữ Bản Lai Không— Words Are Basically Empty 

Một hôm, Hạo Nguyệt nghi ngờ, hỏi Thiển sư Trường Sa Cảnh Sầm (một vị thiển sư Trung Hoa vào 
thế thứ IX) rằng: "Ngài Vĩnh Gia Huyễn Giác nói 'Liễu tức nghiệp chướng bản lai không, vị liễu ưng 
tu hoàn túc trái' là sao?" Trường Sa Cảnh Sâm trả lời: "Ông chưa hiểu nghiệp chướng." Hạo Nguyệt 
hỏi: "Thế nào là nghiệp chướng?" Trường Sa Cảnh Sầm đáp: "Bản lai không." Hành giả tu Thiền nên 
luôn nhớ rằng ngôn ngữ thể tánh là không: vì vậy chúng ta phải dùng hơi và lưỡi mới phát ra thành lời 
(do duyên hợp). Nếu chúng ta vô tình nói ra những lời không vui cho người khác, tức là chúng ta đã 
tạo nghiệp dữ. Đến lượt người nghe những lời nói tổn thương thì họ cố ý cách đáp trả lại làm cho cơn 
giận của chúng ta bùng phát lên. Một khi chúng ta biết được thể tánh của ngôn ngữ là không, cơn giận 
của chúng ta sẽ không sanh khởi, và chúng ta sẽ kiểm soát tình huống bằng một phương cách tích cực 
hơn. Đây là việc khó khăn nhất trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, nhưng hành giả tu Thiển 
không có cách nào tốt hơn cách này—One day, Hsao-ywe, being doubtful of karmic obstructions, 
asked Zen master Chang Sha Ching Chen (a Zen Master in the ninth century), "What does 1t mean 
when Master Hsuan-chueh said that When truly understood all karmic obstructions, in the1r essence, 
are empty. When there 1s no realization, all debts must be paid?” In respond, Master Chang Sha Ching 
Chen simply said, "You have not fully comphreded the meaning of karmic obstructions." Hsao-ywe 
asked again, "Then what is Karma?" Chang Sha Ching Chen said, "It is basically empty!" Zen 
practitioners should always remember that spoken words are non-existent; so we must use the air and 
our tongue to form and speak the words. IÝ we inadvertently say unpleasant things to others, we have 
Just created bad karma. In turn, people try to find hurtful words to respond with the intention to provoke 
our anger. Once we know that words are non-existent, our anger will not arise, and we will control the 
Situaftion 1n a more positive way. This 1s the most difficult thing to do 1n our life, but Zen practitloners 
have no other better way. 


9) Trường Sa Cảnh Sâm: Phật Bất Tri Hữu— The Buddhas Don 't Know Ït 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, Trường Sa Cảnh Sâm là tên của một vị thiển sư Trung 
Hoa vào thế thứ IX, đệ tử và truyền nhân nối pháp của thiển sư Nam Tuyền Phổ Nguyện. Một hôm, 
có một vị Tăng nói: “Nam Tuyền Phổ Nguyện nói rằng chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai chẳng biết 
nó, nhưng mèo và trâu lại biết nó. Tại sao chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai chẳng biết nó?” Trường 
Sa Cảnh Sầm nói: “Các Ngài đã quá tốt trước khi bước vào Vườn Nai.” Vị Tăng lại hỏi: “Tại sao mèo 
và trâu lại biết nó?” Cảnh Sâm đáp: “Làm thế nào ông có thể nghỉ là chúng biết?”——According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume X, Chang Sha Ching Chen, name 
of a Chinese Zen master ¡in the nĩinth century, disciple and dharma successor of Zen master Nan- 
Chˆuan-Pu-Yuan. One day, a monk said, “Nan-Chuan said that the Buddhas of the past, present, and 
future dont know 1t (to know what 1s or to know existence or being, in Zen, 1t means to know 
enlightenment), but cats and oxen do know 1t. Why 1s it that the Buddhas of the past, present, and 
future don't know 1t?” Ching-Chen replied, “They were better off before entering the Deer Park.” The 
monk asked again, “Why 1s it that cats and oxen do know 1t?” Ching-Chen replied, “How could you 
possibly doubt that they would?” 


10) Trường Sa Cảnh Sâm: Phương Thảo Lạc Hoa— Fragrant Grasses and Falling Flowers 

Trường Sa Cảnh Sầm là tên của một vị thiển sư Trung Hoa vào thế thứ IX. Chúng ta gặp tên ông trong 
thí dụ thứ 36 của Bích Nham Lục. Ở đây chúng ta tìm thấy một cuộc vấn đáp giữa Trường Sa với một 
trong những vị đệ tử của ông: "Một hôm Trường Sa Cảnh Sầm phiêu lưu lên núi. Rồi ông trở về và 
xuất hiện nơi cửa. Vị sư lớn tuổi nhất hỏi ông: 'Thưa thầy, thầy đi những đâu? Thầy từ đâu tới? 


2572 


Trường Sa Cảnh Sầm nói: 'Ta trở về từ một chuyến đi chơi núi.' Nhà sư lớn tuổi kia lại hỏi: 'Thầy đi tới 
tận đâu?' Trường Sa Cảnh Sầm đáp: Lúc đầu ta cứ đi theo hướng cỏ. Rồi ta trở về theo những cánh 
hoa đang rơi xuống.' Nhà sư lại nói: 'Thế là thây cảm thấy được mùa xuân.' Trường Sa Cảnh Sầm nói: 
"Thật ra sự cảm nhận ấy mạnh hơn sự cảm nhận sương mùa thu nhỏ giọt từ các bông sen nhiều.'" Theo 
Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, đại sư Chiêu Hiền ở Lộc Uyển Trường Sa kế thừa Nam Tuyển, cùng 
Triệu Châu, Tử Hồ đồng bạn. Cơ phong của Sư nhanh nhẹn, có người hỏi kinh, lấy kinh đáp; cần tụng 
dùng tụng đáp. Nếu ông cần tác gia thấy nhau thì dùng tác gia thấy nhau. Ngưỡng Sơn bình thường cơ 
phong thật là bậc nhất, một hôm cùng Trường Sa xem trăng. Ngưỡng Sơn chỉ mặt trăng nói: "Mỗi 
người trọn có cái này, chỉ vì dùng chẳng được." Trường Sa bảo: "Vừa là tiện vừa là đẹp, ông dùng 
xem?" Ngưỡng Sơn nói: "Sư thúc dùng xem?" Trường Sa Cảnh Sầm đạp cho Ngưỡng Sơn một đạp té 
nhào. NÑgưỡng Sơn đứng dậy nói: "Sư thúc giống như con cọp." Người đời sau gọi là Sầm con cọp. Một 
hôm nhân đi núi về, Thủ tọa cũng là người trong hội của Sư, hỏi: "Hòa Thượng đi đâu về?" Trường Sa 
Cảnh Sầm đáp: "Đi dạo núi về." Thủ tọa hỏi: "Đến chỗ nào đi về?" Trường Sa Cảnh Sầm đáp: "Trước 
tùy cỏ thơm đến, sau theo hoa rụng về." Phải là người ngồi đoạn mười phương mới được. Cổ nhân ra 
vào chưa từng chẳng lấy việc này làm niệm. Xem kia chủ khách lẫn xoay, đương cơ chặt thẳng, mỗi 
bên chẳng dung. Đã là đi dạo núi, tại sao lại hỏi đến chỗ nào đi về? Nếu là thiền Tăng đời nay, liền 
đáp Giáp Sơn đình về. Thấy rõ cổ nhân không có mảy may đao lý so sánh, cũng không có chỗ trụ 
trước, vì thế nói "Trước tùy cỏ thơm đến, sau theo hoa rụng về." Thủ tọa thể theo ý kia nói: "Rất giống 
ý xuân." Trường Sa bảo: "Cũng hơn giọt sương thu trên hoa sen." Tuyết Đậu nói: "Tạ đáp thoại." Đó 
là thế cho lời sau rốt, cũng rơi vào hai bên, mà cứu cánh chẳng ở hai bên. Thuở xưa có tú tài Trương 
Chuyết xem kinh Thiên Phật Danh, hỏi Trường Sa: "Trăm ngàn chư Phật chỉ nghe danh, chưa biết ở 
quốc độ nào, lại có giáo hóa hay không?" Trường Sa đáp: "Lầu Hoàng Hạc sau khi Thôi Hạo để thi, tú 
tài từng để thi hay chưa?" Trương Chuyết đáp: "Chưa từng đề." Trường Sa bảo: "Khi nào rảnh đề lấy 
một thiên cũng tốt." Sầm con cọp bình sanh vì người thường là châu hồi ngọc chuyển, cần người đối 
diện liền hội —Ch'ang Sha Ching-tsên, name of a Chinese Zen master ¡n the ninth century. We 
encounter him in example 36 of the Pi-Yen-Lu. There we find Chang sha in a 'Question and answer' 
(mondo) with one of his students: "One day Chang sha Ching-tsên was wandering around in the 
mountains; then he turned back and came to the gate. The eldest of the monks asked him: 'Master, 
where đid you go and where did you come back from?' Ch'ang-sha Ching-tsên said: 'Ï am coming from 
a walk in the mountains.' The elder monk said: How far dịd you go? Chang-sha said: First I followed 
the fragrance of the herbs; then I came back following falling flower petals. The elder monk said: 
"That sounds a lot like spring.' Chang-sha Ching-tsên said: Tt really goes beyond the autumn dew that 
drips from the lotus blossom. ”According to Yuan-WUu ¡in the Pi-Yen-Lu, Great Master Chao Hslen of 
the Deer Park at Chang Sha Ching-tsên succeeded to the Dharma of Nan Chuan; he was a 
contemporary of Chao Chou and Tzu Hu. The point of his wit was sharp and swift. If anyone asked 
about the Teachings, he would then give him an explanation of the Teachings; 1Ÿ someone wanted a 
verse, he would then give a verse. If you wanted to have a meeting of adepts, then he would have a 
meeting of adepts with you. Yang Shan was usually considered foremost In having a sharp intellect. 
Once as he was enJoying the moon along with Chang Sha Ching-tsên, Yang Shan pointed at the moon 
and said, "Everyone has this; 1fs Just that they can use 1t.” Chang Sha said, "Quite so true. So, shaÏl I 
have you use 1t?" Yang Shan said, “Try to use 1t yourself.” Ch'ang Sha kicked him over with one blow. 
Yang Shan got up and said, "Respected Uncle, you are Jjust like a tiger." Hence, people later called 
Chang Sha "Tslen the Tiger." One day as Chang Sha returned from a sfroll in the mountain, the head 
monk, who was also a man of Chang Sha's congregation, asked him, "Where are you coming from, 
Master?" Chang Sha Ching-tsên said, "I come from a sfroll in the mountains." The head monk asked, 
"Where did you go?” Chang Sha Ching-tsên said, "First [ went following the fragrant grasses; then I 
returned pursuing the falling flowers." Only a man who had cut off the ten directions could be like this. 
The Ancients, in leaving and entering, never failed to be mindful of this Matter. See how the host and 


2573 


guest shift positions together; confronting the situation directly, neither overlaps the other. Since he 
was wandering 1n the mountains, why did the monk ask, "Where did you go?” If he had been one of 
today's followers of Ch'an, he would have said, "I came to the inn on Mount Chia." See how that man 
of old did not have even the slightest hair of reason or Judgment, and that he had no place to abide: that 
1s why he said, "First I went following the fragrant grasses; then I returned pursuing the falling 
flowers." The head monk then followed his idea and said to him "How very much like the sense of 
sprinptimel" Chang Sha Ching-tsên said, "Ït even surpasses the autumn dew dripping on the lotuses.”" 
Hsueh Tou says on behalf of the monk, “Thanks for your reply," as the final word. This too falls on 
both sides but ultimately does not remain on either side. In the past there was a scholar, Chang Cho, 
who upon reading the Sutra of the Thousand Names of Buddhas, asked, "Of the hundreds and 
thousands of Buddhas, I have only heard their names; what lands do they dwell in, and do they convert 
beings or not?” Chang Sha Ching-tsên said, "Since Tstui Hao wrote his poems 1n the Golden Crane 
Pavillion, have you ever written or not?” Chang Cho said, "No." Chang Sha Ching-tsên said, "When 
you have some free time, you should write one." Ts'en the Tigers usual way of helping people was 
like Jewels turning, gems revolving; he wanted people to understand immediately on the face of 1t. 


11) Trường Sa Cảnh Sâm Và Sư Phụ Nam Tuyềên—Chang sha Chỉng-ts'ên and His Master Nan- 
Chuan 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một thời gian lâu trước khi Trường Sa đạt ngộ với Nam 
Tuyển, Sư đã làm bài kệ này: 
"Kim nhật hoàn hương nhập đại môn 
Nam Tuyền thân đao biến cần không 
Pháp pháp phân minh giai Tổ phụ 
Hồi đầu tàm quí hiếu nhi tôn." 
(Hôm nay về quê vào cổng lớn 
Nam Tuyền thân đạo khắp cần khôn 
Pháp pháp rõ ràng là Tổ phụ 
Quay đầu hổ thẹn hiếu nhỉ tôn). 
Và Nam Tuyển đã đáp lại với bài kệ rằng: 
"Kim nhật đầu cơ sự mạc luận, 
Nam Tuyền bất đạo biến càn không. 
Hoàn hương tận thị nhì tôn sự. 
Tổ phụ tùng lai bất nhập môn." 
(Hôm nay đầu cơ chuyện chẳng bàn 
Nam Tuyền không nói khắp cần khôn 
Về quê là chuyện nhỉ tôn vậy 
Tổ phụ từ xưa chẳng nhập môn). 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume X, long before, 
upon his enlightenment under Nandquan, Chang Sha had composed the following verse: 
“Today Ƒ've returned to my old home's gate, 
And Nanquan speaks Intimately of the 
enfire unIverse. 
AlI things reveal the ancienfs meaning. 
The prodigal regrets unfilial acts. " 
To this verse Nanquan responded with another that said: 

'”oday's great function 1s not discussed, 
For Nanquan speaks not of the the entire universe. 
Returning home 1s the affair of descendants, 


2574 


The ancients never left the gate.” 


12) Trường Sa Cảnh Sâm: Thường Trái— Paying Debts 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, vị Sảnh Tăng tên Hạo Nguyệt hỏi Thiển sư 
Cảnh Sầm: “Có lần cổ đức nói: 'Với ngộ, nghiệp chướng trống không; không ngộ, túc trái phải trả." 
Vậy thì tại sao Sư Tử Tôn Giả (vị tổ thứ 24 của Thiển tông Ấn Độ. Sanh ra trong một gia đình Bà -la- 
môn ở Trung Ấn. Ông là người đã truyền bá Phật giáo về phía Bắc Ấn Độ. Người ta kể rằng ông đã bị 
vua xứ Kashmira hành quyết) và Nhị Tổ phải trả nợ tiền khiên?”? Cảnh Sầm đáp: “Thượng Tọa, ông 
không hiểu nghĩa của 'bản lai không' là cái gì.” Hạo Nguyệt hỏi: “Cái gì là 'bản lai không'?” Cảnh 
Sầm đáp: “Nghiệp chướng.” Hạo Nguyệt lại hỏi: “Cái gì là nghiệp chướng?” Cảnh Sầm đáp: “Bản lai 
không chính nó.” Khi Hạo Nguyệt không gì để nói, Cảnh Sầm giáo dẫn ông ta bằng một bài kệ: 
“Hiện hữu tạm thời chẳng là hiện hữu; 

Hoại diệt tạm thời chẳng là hoại diệt. 

Chân thật nghĩa thật, Niết bàn và thường trái 

Có cùng một bản chất chẳng sai khác gì cả.” 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch“uan-Teng-Lu), Volume X, one day, the 
court monk Hao-yue asked Zen master Chang-sha Ching-tsên, “An ancient worthy once said, 'With 
awakening, karmic obstructions are originally empty; without awakening, past debts must be paid. 
Why then did Venerable Aryasimha (the 24 patriarch of India Zen Buddhism. He was born Into a 
Brahmin family in Central India. He spreaded the Buddha's Teachings In the Northern India. It 1s said 
that he was executed by the king of Kashmira) and the Second Patriarch have to pay their debts?” 
Ching-tsên answered, “Venerable monk, you dont understand what 'originally empty' means.” Hao- 
Yue asked, “What 1s originally empty?” Ching-tsên replied, “Karmic obstruction 1tself”” Hao Yue 
asked, “What 1s karmic obstruction?” Ching-tsên answered, “Originally empty 1tself.” When Hao-Yue 
had nothing to say, Ching-tsên instructed him with a verse: 

“Provisional existence 1s not exIstence; 

Provisional extinction 1s not null. 

In therr true sense, nirvana and repaying debts 

Are of one nature and differ not at all.” 


13) Trường Sa Cảnh Sâm: Trăm Trượng Đầu Sào Vẫn Đứng Yên!—Atop a Hundred-foot Pole An 
Dnmoving Person! 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, Thiền Sư Cảnh Sâm sai một vị Tăng đến hỏi 
thiển từ một người bạn đồng tu của Sư hồi còn trong pháp hội Nam Tuyền là thiển sư Hội. Vị Tăng 
hỏi: "Hòa Thượng sau khi thấy Nam Tuyển thế nào rồi?" Thiền sư Hội lặng thinh. Vị Tăng lại hỏi: 
"Hòa Thượng trước khi thấy Nam Tuyển thì sao?" Thiền sư Hội đáp: "Không thể có thứ gì hơn nữa." 
Vị Tăng quay trở về thuật lại cho Trường Sa nghe cuộc đàm thoại, Sư làm một bài kệ chỉ bày: 
"Bách Trượng can đầu bất động nhơn, 
Tuy nhiên đắc nhập vị vi chơn. 
Bách Trượng can đầu tu tấn bộ, 
Thập phương thế giới thị toàn thân." 
(Trăm trượng đầu sào vẫn đứng yên, 
Tuy là được nhập chẳng phải hiền. 
Đầu sào trăm trượng cần vượt khỏi, 
Mười phương thế giới thảy thân mình.) 
Sau khi nghe bài kệ, vị Tăng lại hỏi: "Nếu ai đó đứng trên đầu sào trăm trượng, làm sao có thể bước 
tới được?" Sư nói: "Núi tỉnh Lương. Sông tỉnh Lý." Vị Tăng nói: "Con không hội." Sư nói: "Tứ hải ngũ 
hồ đều rực rỡ trong đó."—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch'uan-Teng- 


2575 


Lu), Volume X, one day, Changsha Ching-tsên sent a monk to ask a question of Zen of Zen master 
Hui, who was a fellow student with Changsha under Nan-chuan. The monk asked Zen master Hui, 
"What was it like after you saw Nan-chuan?”" Hui was silent. The monk asked, "What was 1t like 
before you saw Nan-chuan?”" Hui said, ”Phere couldnt be anything more." The monk returned and told 
Changsha about this conversation. Changsha then showed the monk a verse that said: 

"Atop a hundred-foot pole, 

An unmoving person, 

Although he's gained entry, 

He hasnt reached the truth. 

He must step forth from the top of the pole, 

Then the world in ten directions 1s the complete body.” 
After listening to the verse, the monk then asked, "If one 1s at the very top ofa hundred-foot pole, how 
does one step forward?" Changsha said, “The Lang Province mountains. The Li Province rivers." The 
monk said, "I dont understand." Changsha said, “The four seas and five lakes are splendid withn 1t." 


14) Trường Sa Cảnh Sâm: Trọn Mười Phương Thế Giới Là Tâm Ông!—AII Worlds in the Ten 
Direcfons Are Your Mind! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền sư Trường Sa Cảnh 
Sầm: "Cái gì là tâm của kẻ học này?" Trường Sa Cảnh Sầm nói: "Trọn mười phương thế giới là tâm 
ông." Vị Tăng lại hỏi: "Nếu vậy thì không có chỗ nào đặc biệt cho thân con hiển hiện sao?" Trường 
Sa Cảnh Sầm nói: "Đó là chỗ mà thân ông hiện." Vị Tăng lại hỏi: "Cái gì là chỗ thân hiện?" Trường 
Sa nói: "Đại dương, vừa rộng vừa sâu." Vị Tăng nói: "Con không lãnh hội." Trường Sa Cảnh Sâm nói: 
"Rồng và cá ra vào nhảy lên và lặn xuống tùy ý."——According to the Records of the Transmission of 
the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume X, one day, a monk asked the master, "What is my mind?” 
Chang sha Ching-tsên said, "All worlds in the ten directions are your mind." The monk said, "If so, 
then there's no particular place where my body 1s manifested." Changsha Ching-tsên said, "It 1s the 
place where your body 1s manifested." The monk said, "What is the place where 1t mamifests?" 
Changsha Ching-tsên said, "The great ocean, vast and deep." The monk said, "I dont understand.” 
Changsha Ching-tsên said, "Dragon and fish frolic freely, leaping and diving." 


DCCCLXXXIX. Trường Sinh: Hỗn Độn— Chang-sheng 's Chaos 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, một hôm, có một vị Tăng tên là Trường Sinh đến hỏi 
Linh Vân: “Thế nào là thời hổng hoang trước khi có sự phân biệt?” Linh Vân đáp: “Cây cột cái nhận 
thức được.” Trường Sinh nói: “Còn sau khi có sự phân biệt thì sao?” Linh Vân đáp: “Nó giống như một 
cụm mây đang làm dấu trên cõi Đại Tịnh Thiên vậy.” Trường Sinh hỏi: “Vậy Đại Tịnh Thiên có chấp 
nhận sự đánh dấu này hay không?” Linh Vân không nói gì. Trường Sinh tiếp tục: “Nếu mà như vậy thì 
chúng sanh sẽ không đi tới được.” Linh Vân cũng không nói gì. Trường Sinh lại tiếp tục: “Chỉ có tuyệt 
đối tịnh và tất cả nhiễm ô đều tránh thì sao?” Linh Vân đáp: “Cái đó gần giống cõi thanh tịnh của sự 
giác ngộ vậy.” Trường Sinh lại hỏi: “Thế nào là 'cõi thanh tịnh của sự giác ngộ'?” Linh Vân nói: “Nó 
giống như sự chiếu sáng vô tân của một tấm kiếng vậy.” Trường Sinh lại hỏi: “Vậy thì có sự siêu việt 
ngay cả chuyện này hay không?” Linh Vân đáp: “Có đó.” Trường Sinh lại hỏi: “Sự siêu việt này là 
gì?” Linh Vân nói: “Đập vỡ kiếng đi rồi ông có thể thấy.” Trường Sinh lại hỏi: “Vào buổi hồng hoang 
trước khi có sự phân biệt, chúng sanh từ đâu mà đến?” Linh Vân trả lời: “Cây cột cái nhận thức được 
đấy!” Thiển sư Linh Vân đã xử dụng một phương pháp trực tiếp hơn lời nói. Thật vậy, chân lý Thiền 
là chân lý của sinh hoạt, mà sinh hoạt có nghĩa là sống động, là hoạt động, là hành động chứ không 
phải là suy lường suông. Như vậy, lẽ dĩ nhiên Thiên sống trong chiều hướng hành động, hay nói đúng 
hơn, Thiễn là vận dụng cái thực, là sống cái thực, thay vì chứng minh hoặc biểu thị cái thực bằng ngôn 
từ, nghĩa là bằng khái niệm. Theo thiển sư D.T. Suzuki trong Thiền Luận, Tập I, phương pháp trực tiếp 


2576 


có công dụng nắm ngay lấy cuộc sống uyển chuyển trong khi nó đang trôi chảy, chứ không phải sau 
khi nó đã trôi qua. Trong khi dòng đời đang trôi chảy, không ai đủ thời giờ nhớ đến ký ức, hoặc xây 
dựng ý tưởng. Nghĩa là không có lý luận nào có giá trị trong lúc này. Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ 
rằng ngôn ngữ có thể dùng được, nhưng ngôn ngữ từ muôn thuở vốn kết hợp chặt chẽ với nét tâm 
tưởng suy lượng nên mất hết nội lực, không trực tiếp truyền cảm được. Nếu dùng đến ngôn ngữ chỉ 
diễn tả được một ý nghĩa, một luận giải, chỉ biểu lộ một cái ngoại thuộc, nên không trực tiếp liên hệ gì 
đến cuộc sống. Đây chính là lý do tại sao nhiều khi các thiển sư tránh chuyện nói năng, tránh xác 
định, dầu là đối với những việc quá tỏ rõ, quá hiển nhiên cũng vậy. Hy vọng của các ngài là để cho đồ 
đệ tự tập trung tất cả tâm lực nắm lấy những gì người ấy mong ước, thay vì ghì bắt lấy những mối liên 
lạc xa xôi vòng ngoài khiến cho người đệ tử bị phân tâm——According to the Transmission of the Lamp 
(Chˆuan-Teng-Lu), Volume XI, one day, a monk named Chang-sheng asked Ling-yun, “What about 
the time of primordial chaos, before any differentiatons?” Ling-yun answered, “A pillar conce1ves.” 
Chang-sheng said, “What about after differentiation?” Ling-yun responded, “Tt 1s like a wisp of cloud 
marking the Great Pure Sky.” Chang-sheng asked, “Does the Great Pure Sky accept this mark or not?” 
Ling-yun didnt say anything. Chang-sheng continued, “If that were so, living beings would not come 
forth.” Again Ling-yun didnt say anything. Chang-sheng continued, “How about when there's only 
absolute purity and all stains are avoided?” Ling-yun replied, “That would closely resemble the pure 
realm of enlightenment.” Chang-sheng asked, “What 1s it to 'closely resemble the pure realm of 
enlightenment?”° Ling-yun said, “It 1s like the Infinite luminosity of a mirror.” Chang-sheng asked, “Is 
there, then, a transcendence even of this?” Ling-yun replied, “There 1s.” Chang-sheng asked, “What 1s 
this transcendence?” Ling-yun said, “Smash the mirror, then you and I can meet.” Chang-sheng then 
asked, “At the time of primordial chaos, before any differentiation, from where do living beings 
come?” Ling-yun answered, “A pillar conceives!” Zen master Ling-yun utilized a more direct method 
1nstead of verbal medium. In fact, the truth of Zen 1s the truth of life, and life means to Ìive, to move, to 
act, and not merely to reflect. Therefore, 1t 1s natural that the development of Zen should be towards 
acting or rather living 1ts truth instead of demonstrating or 1llustrating 1t 1n words; 1t 1s to say, with 1deas. 
According to Zen master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, First Series (p.300), the direct 
method 1s used to get hold of this fleeting life as 1t flees and not after 1t has flown. While 1t 1s fleeing, 
there 1s no time to recall memory or to build 1deas. Ít 1s to say, no reasoning avails here. Language may 
be used, but this has been associated too long with ideation, and has lost directions or being by 1(self. 
As soon as words are used, they express meaning, reasoning; they represent something not belonging 
to themselves; they have no đirect connection with life. This 1s the reason why the masters often avoid 
such expressions or statements as are intelligible in any logical way. The1r aim 1s to have the disciple's 
attention concenfrated 1n the thing 1tself whích he wishes to grasp and not in anything that 1s in the 
remotest possible connection hiable to disturb him. 


DCCCXC. Trường Thủy Tử Huyền: Ch'ang-shui Tzu Hsuan 
1 Cốt Lõi Đạo Chỉ Có Thể Nắm Bắt Trực Tiếp Mà Thôi— The Essence Can Only Be Directly 
Graspcd 

Một hôm, khi Trường Thủy bắt đầu nhậm chức trụ trì, Sư thượng đường dạy chúng, nói rằng: "Đạo 
không đạt được bằng lời nói hay hình tướng, cũng không biết được qua dự thảo hay thảo luận kỹ càng. 
Cốt lõi của Đạo chỉ có thể nắm bắt trực tiếp mà thôi. Không bao giờ được thực chứng bằng cách nào 
khác." Vì Sư được kính trọng bởi hai trường phái, Thiền và Giáo điển, và vì những bình luận của Sư về 
kinh Thủ Lăng Nghiêm, Sư trở nên nổi tiếng khắp nơi —One day when Ch'ang-shui began his 
appointment as abbot he addressed the monks, saying, "The Way 1s not attained by speech or form, nor 
1s 1t known through design or deliberation. The essence can only be directly grasped. It has never been 
otherwise realized." Because he was respected by the two schools (both Zen and Scriptural), and 
because of his commentary on the Surangama Sutra, he became widely known. 


2577 


2) Trường Thủy: Gõ Vào Một Phiến Tre Hay Gõ Vào Hư Không Đều Rơi Vào Bẫy— Tapping 

Emptiness or Striking the Bamboo StHI Falls Into the Trap 
Hiện nay chúng ta không có nhiễu tài liệu chi tiết về Thiển sư Trường Thủy Từ Huyễn; tuy nhiên, có 
một vài chỉ tiết lý thú về vị Thiển sư này trong Ngũ Đăng Hội Nguyên: Trường Thủy Từ Huyễn, tên 
của một thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ mười một. Khi còn nhỏ, Sư tự cắt tóc và liên tục tụng kinh 
Thủ Lăng Nghiêm. Trường Thủy đạt được trí huệ thâm sâu khi nghe một vị thầy Phật giáo tên Hoàng 
Minh nói: "Hành trạng của một vị Bồ Tát hiển thị vô vi." Trường Thủy bèn nói với Hoàng Minh: 
"Thay vì gõ vào một phiến tre, lại gõ vào hư không, người ta vẫn rơi vào bẫy. Châu mày nhướng mắt 
là đã có ý. Dẹp qua một bên hai con đường này, thực chứng cái cốt lõi." Hoàng Minh chấp nhận điều 
này như sự lãnh hội của Trường Thủy—We do not have detailed documents on this Zen Master; 
however, there 1s some Interesting information on him in The Wudeng Huiyuan: Chang-shui, name of 
a Chinese Zen master in the eleventh century. As a young man he cut off his hair and continuousÌy 
recited the Surangama Sutra. Chang-shui Tzu-hsuan (Changshui Zixuan) gained profound insight when 
he heard the Buddhist teacher Hongming say, "The demeanor of the Bodhisattva 1s manifestly 
unproduced." Chiang-shui then said to Hoangming, "Tapping emptiness, but Instead striking the 
bamboo, one still falls into the trap. Raising the eyes and arching the eyebrows, already there's Intent. 
Leaving aside these two paths, realizing the essence." Hongming approved this as evidence of Chang- 
shuïs understanding. 


3) Trường Thủy: Thanh Tịnh Bổn Nhiên— Pure Original Nature 

Trường Thủy bắt đầu cuộc hành trình "tìm kiếm nguồn Thiền." Nghe nói giáo pháp tuyệt vời của Lang 
Nha Huệ Giác, Sư bèn vội vã đi đến chúng hội của Lang Nha. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, Trường 
Thủy là một vị Tăng đặt ra cho Lang Nha câu hỏi về cái bổn nhiên thanh tịnh được chép lại trong thí 
dụ thứ 100 của Thong Dong Lục. Một hôm, Sư hỏi thiển sư Huệ Giác Lang Nha: "Cái thanh tịnh bổn 
nhiên sao bỗng dưng sanh núi sông thế giới?" Huệ Giác chỉ lặp lại nguyên văn câu hỏi của Trường 
Thủy. Nghe vậy Trường Thủy bỗng đạt ngộ. Sư nói: "Con mong được làm cái khăn hay bình nước." 
Lang Nha nói: "Cái kiểu này sẽ không sống thọ đâu. Ông nên cương quyết giữ gìn và báo đáp sự từ bi 
của Phật Tổ. Đừng xem bất cứ giáo pháp nào lớn hơn giáo pháp này." Sau khi nghe lời chỉ dạy của 
Lang Nha, Trường Thủy lễ bái rồi lui ra. Sau đó, vào thế kỷ thứ mười ba, một vị cao Tăng khác là 
thiển sư Hư Đường đã đem câu chuyện này ra giảng một cách vô cùng bí hiểm. Ngày nọ, Hư Đường 
thượng đường và nói thế này: "Khi Từ Huyền hỏi Huệ Giác 'Cái thanh tịnh bổn nhiên sao bỗng dưng 
sanh núi sông thế giới? Câu hỏi dội ngược lại người hỏi, và người hỏi liền mở con mắt đạo. Vậy tôi 
hỏi mấy ông là thế nào? Câu hỏi với lời đáp há chẳng phải là một câu như nhau hay sao? Từ Huyền 
tìm thấy lý huyễn vi gì ở đó? Tôi sẽ bình giảng cho mấy ông nghe. Nói xong, Hư Đường cầm cây phất 
tử đập vào ghế, giảng rằng: "Thanh tịnh bổn nhiên vân hà hốt sanh sơn hà đại địa?" Lời giảng này trên 
thực tế đã làm phức tạp thêm vấn đề thay vì làm cho nó đơn giản hơn—Ch'ang-shui set off to "seek 
out the source of Zen.” Hearing that Langye's teaching was unsurpassed, he hastened to that teacher's 
congregation. According to the account in Wudeng Huiyuan, Ch'ang-shui 1s the monk who poses fo 
Langye the question about original purity that 1s cited in case 100 of the Book of Seremity. One day, 
Chang-shui asked Hui-chiao Lang-yeh, "How 1s 1t that the Originally Pure has all of a sudden come to 
pfoduce mountains and rivers and the great earth?" But the masters answer was no answer, and he 
merely repeated the question, "How 1s 1t that the Originally Pure has all of a sudden come to produce 
mounfains and rivers and the great earth?" Ch'ang-shui thereupon had realization. He said, "I wish to 
serve as towel and pitcher." Langye said, ”“Phis style will not be long-lived. You should resolutely 
safeguard and repay Buddha's kindness. Do not regard any other teaching as greater than this." Then, 
as he was Instructed, Ch'ang-shui again bowed and left. Later, in the thirteenth century, another great 
Zen master, Hsu-tang, commented on this in a still more mystifying manner. One day, Hsu-tang 


2578 


entered the hall and said like this, "When Chiang-shui asked Hui-chiao Lang-yeh: 'How 1s 1t that the 
Originally Pure has all of a sudden come to produce mounfains and rivers and the great earth?' The 
question was echoed back to the questioner himself, and 1t 1s said that the spiritual eye of the disciple 
was then opened. Ï now want to ask you how this could have happened. Were not the question and the 
answer exactly the same? What reason did Chang-shui find ¡in thís? Let me comment on 1(.” 
Whereupon he struck his chair with the duster (hossu), and said, "How 1s it that the Originally Pure has 
all of a sudden come to produce mounfains and rivers and the great earth?" His comment complicates 
the matter instead of simplifying 1t. 


ĐCCCXCT.Tsu-an: Thị Tịch Kệ— Tsu-an: Death Poem 
Tsu-an là một vị cao Tăng xuất thân từ hàng dân giã. Sư là một người vị tha, thắng thắn và thành thật. 
Không chỉ nghiên cứu Thiển pháp, Sư còn làu thông nhiều bộ môn nghệ thuật khác như trà đạo, chế 
biến trầm hương, và cắm hoa, vân vân. Sư còn học về bộ môn y học. Tsu-an đã quyết định chu du 
khắp xứ để tìm kiếm và thử nghiệm hiệu quả của những dòng suối nước nóng khác nhau. Sư đã chọn 
được hai nguồn suối rất tốt, nhưng lại tọa lạc ở những nơi rất xa, vì thế Sư đã phát triển ra một phương 
pháp điều trị bằng nước thường mà cũng có cùng hiệu quả với nước suối nóng trong việc chữa bệnh. 
Sư đã cho ¡n ra công thức và phân phát không cho mọi người. Lúc về già, thể chất Sư Tsu-an vẫn tráng 
kiện và tinh thần vẫn luôn minh mẫn. Sư vẫn luôn làm việc và cống hiến với lòng nhiệt thành. Hồi đó, 
có một phụ nữ ở địa phương mắc bệnh tâm thần trong nhiều năm, người ta cho rằng bà bị ma ám. Lúc 
đó mỗi lần thầy thuốc đến khám bệnh, bà lên cơn điên mắng chửi và phá phách nên không ai dám đến 
gần bà. Sư Tsu-an quyết định đến chữa bệnh cho bà. Tuy nhiên, khi Sư vừa mới bước chân vào cửa là 
trong phòng bà đã biết và lập tức la hét, nhưng sau đó bà lại tỏ vẻ phục tùng một cách dịu dàng trong 
khi Sư chữa bệnh cho bà. Sư Tsu-an thị tịch vào năm 1750 ở tuổi 80. Giữa trưa hôm đó, Sư tự tay bắt 
mạch cho mình và tuyên bố rằng mình sẽ từ giã cõi đời trước giờ ngọ. Đúng như lời tuyên đoán của 
Sư, sư đã viên tịch trong giờ ngọ, để lại một bài kệ phó chúng như sau: 
"Đạo từ khởi thủy 

Ngộ chẳng trước sau 

Xuôi tay nhắm mắt 

Viên thành tánh không." 
Tsu-an Zenji, name of a Japanese Zen master. The high monk Tsu-an was a commoner by bírth. He 
was a selfless man, upright and honest. Not only dịd he study Zen, he was also well versed in all the 
genteel arts of the tea ceremony, incense compounding, flower arranging, and so on. Tsu-an also 
studied medicine. Tsu-an Zenji himself decided to travel around the country to examine and test the 
effects of various hot springs. He located two places where the water was outstanding, but they were 1n 
remote areas, so he developed a method of treating ordinary water that would produce similar effects. 
He had this formula printed and distributed 1t as an act of charity. Tsu-ans mental and physical vigor 
dịd not decline as he grew old. He was a delightful and refreshing person. Once a housewife of his 
locality was sick for years, tormented by a ghost. During that trme, whenver a physician would come, 
she would go wild and shout abuse, such that no doctor would dare approach her. When Tsu-an came, 
however, even 1f the woman was In her sickroom, she would become aware of his presence the 1nstant 
he crossed the threshold. She would be terribly frightened, but would submit docilely to his 
examination. Tsu-an đied in the year 1750 at the age of eighty. At noon of the day he passed away, he 
felt his own pulse and declared that his lfe would end before the hour was up. As 1t turned out, he 
actually đied within the hour, leaving behind this parting verse: 

“The original religion 

1s realized without beginning. 

As my eyes close forever, 

my essence 1s true empftiness." 


2579 


DCCCXC]I.Tsukahara Bokuden: Vô Tranh Đạo— Tsukahara Bokuden: Way oƒ Winning without 
Trying 
Thiển đạo chủ trương không cải, không dính dấp gì đến mọi vật, mà chỉ an trụ nơi “Không Lý.” Vô 
tranh hay Bất Chiến Tự Nhiên Thành là tôn chỉ của một trường phái võ thuật xứ Phù Tang, được võ sĩ 
Tsukahara Bokuden sáng lập. Có một câu chuyện nổi tiếng về tên tuổi và phương cách của trường 
phái này. Một lần nọ trong chuyến hành trình đến miễn Đông nước Nhật, Bokuden vượt qua một cái 
vịnh bằng thuyền nhỏ, trên thuyền ngoài ông Bokuden còn có khoảng năm hay sáu hành khách khác 
nữa. Trong chuyến hành trình mọi người đều ngồi yên, ngoại trừ một người đàn ông lực lưỡng cứ luôn 
miệng khoe khoang về tài nghệ võ thuật của mình. Lúc đầu, Bokuden cố gắng ngủ và không để tâm 
đến gã. Tuy nhiên, một lúc sau, Bokuden cảm thấy chán mệt vì những lời khoe khoang của gã. 
Bokuden bèn quay sang nói với gã: "Được rồi, bây giờ thì chúng tôi đã nghe hết những câu chuyện về 
anh bạn rồi, phải không nào? Cái mà tôi không hiểu là những câu chuyện vừa rồi chẳng có gì liên 
quan øì đến võ thuật cả! Bản thân tôi, tôi đã luyện tập võ thuật ngay từ khi còn nhỏ, đã từng tập nhiều 
môn võ khác nhau, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc dùng võ thuật để đánh đập một 
ai cả. Tất cả những gì tôi luyện tập nhằm để tránh đả thương người khác mà thôi." Nghe những lời 
này, gã đàn ông vênh váo hỏi lại Bokuden: "Ngươi theo trường phái nào?" Bokuden đáp trả: "Tôi theo 
trường phái Bất Chiến Tự Nhiên Thành, hay Đạo Vô Tranh." Gã đàn ông nói lại: "Nếu gọi là 'Bất 
chiến' hay 'Vô tranh' sao ngươi còn đeo kiếm bên mình?" Bokuden trả lời: "Cặp kiếm mà tôi mang 
theo đây là thứ vũ khí 'trực tâm đối tâm'. Chúng được dùng để phá tan vô minh và cắt đứt vọng tưởng." 
Nghe như vậy, gã đàn ông ngạo mạn liền thách thức Bokuden tỷ thí với hắn: "Liệu ngươi có dùng 
được cái món 'bất chiến' và 'vô tranh' để đánh với ta hay không?" Bokuden đáp: "Dầu đường kiếm của 
ta chỉ xuất ra những đường mở ra sinh lộ, nhưng trong trường hợp nây, vì đối thủ là hạng người xấu xa, 
nên nó sẽ trở nên những đường kiếm thí mạng." Gã ngạo mạn không kểm chế nổi cơn thịnh nộ, hắn ra 
lệnh cho trạo phu phải lập tức tấp vào bờ để cho hắn và Bokuden tỷ thí. Bokuden vừa đưa mắt ra hiệu 
cho trạo phu vừa nói với gã ngạo mạn: "Bờ biển này là một bến cảng bận rộn, không tiện làm nơi tỷ 
thí. Ta sẽ cùng ngươi tỷ thí pháp 'bất chiến' và 'vô tranh' trên hòn đảo nhỏ đằng trước kia. Mặc dầu 
mọi người trên thuyền này đều bận rộn công việc của mình, nhưng nếu ngươi cứ mãi đòi phải tỷ thí, 
thì chúng ta phải tỷ thí vậy." Thế là trạo phu cho thuyển cặp vào đảo, gã ngạo mạn liền nhảy lên bờ, 
tuốt trường kiếm ra. Gã lớn tiếng thét bảo Bokuden: "Lên bờ ngay! Ta sẽ chặt đứt ông ra làm hai 
khúc!" Vẫn ngồi điểm nhiên trên thuyền, Bokuden đáp trả: "Đợi một phút nào! Môn võ 'Bất chiến tự 
nhiên thành' này đòi hỏi người sử dụng phải tỉnh tâm trước đã." Nói xong, Bokuden rút kiếm ra đưa 
cho người trạo phu để đổi lấy chiếc sào chống thuyển mà ông ta đang cầm trên tay. Trong lúc ấy, mọi 
người nghĩ rằng Bokuden sẽ dùng sào đẩy thuyền cập vào bờ; nào ngờ Bokuden lại chống sào về 
hướng ngược lại và đẩy thuyển ra xa bờ. Thấy vậy, gã ngạo mạn thết lớn: "Tại sao ngươi không lên 
bờ?" Bokuden vừa cười vừa nói: "Tại sao ta lại phải lên bờ chứ? Nếu ngươi có điều gì than phiền thì 
hãy bơi ra đây, ta sẽ giảng tiếp cho ngươi bài học trên đường đời. Đây mới đích thực là pháp 'Bất 
chiến tự nhiên thành!"—The way of Zen lays down the policy of without strife, debate or 
confradiction; passionless; abiding in the “empty” or spiritual hfe without debate, or without striving 
with others. Without strife or the Way of Winning without Trying was a school of martial arts founded 
by a warrior named Tsukahara Bokuden. A famous story about him i1llustrates the name and 
methodology of his school. Once In the course oŸ a Journey to eastern Japan, Bokuden took passage 
across a bay on a small boat carrying five or six other passengers. During the trip over the water, all of 
the passengers sat quietly except for a big, burly man who kept talking In a loud voice, bragging about 
his peerless powers 1n martial arts. At first, Bokuden tried to snooze, pay1ng no attention to the ruffian. 
At length, however, weary of the man's boasting, Bokuden turned to him and said, "Well, now we've 
heard all sorts of stories from you, havent we? What I dont understand 1n them are the tall tales about 
martial arts. Ï myself have practiced martial arts since youth, exercising according to the established 


2580 


forms, but up until now I have never thought of trying to beat anyone. All I have worked on 1s how to 
avoid losing to anyone." Hearing this, the brash man asked, "What school of martial arts do you 
follow?" Bokuden replied: "Winning without Trying, or the Way of Not Losing." The man retorted, "If 
1f 1s a matfer of winning without trying, why are you armed with swords?” Bokuden answered, "The 
two swords of communicating mind by mind' break the point of conceit and cut off the sprouts of wrong 
thoughts." Hearing this, the ruffian challenged Bokuden to a contest, saying, "Then 1ƒ we have a duel, 
will you win without trying?" Bokuden said, "In this case, although the sword of my heart 1s a life- 
giving sword, insofar as the opponent 1s a bad man, it becomes a death-dealing sword." Now the 
arrogant man could no longer contain his mounting anger. He ordered the boatman to make for shore at 
once so that he and Bokuden could have 1t out. Bokuden surreptitiously signaled to the boatman with 
his eyes, then said to the braggart, "The shoreline 1s a busy port, too crowded for a duel. FII show you 
the Way of Winning without Trying By Not Losing, over yonder, on that 1slet off the promonftory up 
ahead. Although Ứm sure the other people on this boat are 1n a hurry to be on their way, 1Ÿ you 1nsist so 
much, we might as well have a duel." So the boatman rowed up to an islet, whereupon the ruffian 
leaped out onto the shore, drawing his long sword. He shouted at Bokuden, "Come on, come on! [II 
split your face in twol” Still aboard the boat, Bokuden replied, "Wait a minute. The Way of Winning 
without Trying requires one to calm the mind.”" So saying, Bokuden removed his swords from his belt 
and handed them to the boatman, taking up in exchange the boatman's pole. For a moment it looked 
like Bokuden was goïng to beach the boat on the shore; then all at once he thrust the pole in the 
opposite đirection and pushed the boat out into the water. Seeing this, the ruffian shouted, "Why dont 
you come up here onto the shore?” Bokuden said with a lauph, "Why should I? If you have a 
complaint, then swim out here, and ƑFÏll give you a lesson for the road of life. Thịis 1s the Way of 
Winning without Trying.”" 


DCCCXCIII.Tu Bồ Đề: Subhuti 

1) Mưa Hoa—Flower Shower 

Đức Phật thường nói với tứ chúng: “Tu Bồ Đề là một trong những đệ tử xuất sắc về tu tập thiển định 
và không tánh.” Tu Bồ Đề có thể hiểu được tác động của tánh không, tức là sự quán chiếu rằng không 
có gì thực sự hiện hữu ngoài sự tương quan giữa chủ thể và khách thể. Một hôm, Tu Bồ Đề đang ngồi 
dưới một gốc cây, thể nhập vào trạng thái siêu việt của tánh không. Vô số những cánh hoa bắt đầu rơi 
xuống xung quanh ngài. Chư thiên thì thầm bên tai ngài: “Chúng con đang xưng tán ngài vì đã thuyết 
giảng về tánh không.” Tu Bồ Đề nói: “Nhưng ta chưa nói về tánh không.” Chư thiên đáp lại: “Ngài 
chưa nói về tánh không, chúng con chưa nghe về tánh không. Đây mới là tánh không chân thật.” Và 
hoa lại rơi xuống như mưa trên thân ngài! —The Buddha always declared to his assembly that: 
“Subhuti 1s the foremost among his disciples in the practice of concentration on emptiness.” Subhuti 
was able to understand the potency of emptiness, the viewpoint that nothing exists except 1n 1(s 
relationship of subJectivity and obJectivity. One day, Subhuti was siting under a tree, in a mood of 
sublime emptiness. Numberless flowers began to fall about him. The gods whispered to him: “We are 
praising you for your discourse on emptiness.'” Subhuti said, “But I have not spoken of emptiness."” The 
øods responded: “You have not spoken of emptiness, we have not heard emptiness. This 1s the true 
emptiness.” And the blossoms showered upon SubhutI as rain. 


2) Tu Bồ Đề: Như Lai Tùy Sinh— To Be Born After the Tathagatfa 

Còn gọi là Tu Phù Đê, Tu Phu Đê, Tu Bổ Đề, Tu Bổ Để, Tàu dịch là Không Sinh, Thiện Hiện, Thiện 
Cát, hay Thiện Nghiệp. Ông là một trong mười đệ tử lớn của Đức Phật. Ông là đệ tử đâu tiên liễu ngộ 
“tánh không.” Ông được nổi bật về lòng bi mẫn và chẳng bao giờ gây chuyện với bất cứ ai. Ông cũng 
là người đương thời chuyên thuyết giảng kinh Ma Ha Bát Nhã. Chính Đức Phật đã nói với tứ chúng: 
“Tu Bồ Đề là một trong những đệ tử xuất sắc về tu tập thiển định và không tánh.” Một câu chuyện nổi 


2581 


tiếng về việc này là khi Đức Phật trở về từ cung trời Đao Lợi, tất cả đệ tử của Ngài đều tới thăm Ngài 
chỉ trừ Tu Bồ Đề, vì lúc đó ông ta đang trụ trong thiển định trong thành Vương Xá, nghĩ rằng đây là 
cách vinh danh Đức Phật nhất. Về sau khi ông tới, Đức Phật bèn tuyên bố với tứ chúng rằng Tu Bồ Đề 
là người đầu tiên đến viếng Ngài. Trong Kinh Bát Nhã có một đoạn dành cho Tu Bồ Đề bàn luận về 
Như Lai Tùy Sinh. Như Lai thường được xem như là một danh hiệu khác của đức Phật, nghĩa đen là 
“người đến như thế” hay “người đi như thế”. Khi nói Tu Bồ Đề là Như Lai Tùy Sinh có nghĩa như vầy: 
Như của Như Lai là Như của Tu Bồ Đề, như như không hai không khác, vì chân như là một trong hết 
thảy chúng sanh mọi loài, và đây không hai, không ly cách, không hai mặt. Trong tất cả chân như 
không đến không đi vì bản lai vô sanh; không chỗ trụ và nơi có thể tìm ra chúng là ngay trong những 
pháp sai biệt; chân như là vô tác vì chân như không phải là sở tri như là đang hoạt dụng trong một 
phong cách xác định nào đó để hiển hiện những đặc tính trong giới hạn của chúng; thế nhưng chân như 
cũng không phải là thường tịch và vô sở tác; chúng luôn giữ tánh như như ở mọi nơi, trong mọi lúc, 
mọi hoàn cảnh, trong tất cả mọi sự phối hợp của nhân duyên; trong chân như không từng có quá khứ, 
hiện tại và vị lai mặc dầu chúng hữu tình được coi như đang hiện hữu, trụ lại rỗi biến mất; chân như 
không bị chi phối bởi sự phân biệt, không có sắc tướng đặc biệt nào cả, vượt lên trên sự chứng đắc; và 
cuối cùng dâu có tất cả những phẩm chất này chân như vẫn xuất hiện như những thực tại, có thể được 
định danh, được định nghĩa và được phân biệt, mặc dầu khi đó chúng không còn là chân như nữa. Vì 
những lý do này, chân như của Tu Bồ Đề là chân như của Như Lai, và chân như của Như Lai là chân 
như của hết thảy chúng sinh, và cả hai đều là không phân tách được. Chân như nhất như hiển hiện ở 
đây, nhưng ngay khi nói lời xác quyết này vể chân như thì chân như không còn là chân như nữa. Chân 
như chỉ là một ý tưởng giả danh, nhưng không có ý tưởng giả danh này thì không có Như Lai, không có 
Tu Bồ Đề, không có Phật, không có A La Hán, không có các loại hữu tình có thể nắm giữ được chân 
lý này. Vì Tu Bồ Đề thấu hiểu nên ngài có thể diễn nói những huyềễn diệu sâu sắc của Bát Nhã Ba La 
Mật Đa, và vì lý do đó mà Tu Bồ Đề chính là Tùy sinh của Như Lai—One of the ten great disciples of 
the Buddha. He 1s thought to have been first in his understanding of Sunyata, or the void. He was pre- 
eminent 1n compassion and that he never quarreled with anyone. He 1s the principal interlocutor in the 
Mahaprajnaparamita sutra. The Buddha declared to his assembly that: “Subhuti 1s the foremost among 
his disciples 1n the practice of concenfrafion on emptiness.” ÀA famous story about Subhuti on this states 
that when the Buddha returned from Trayastimsa Heaven all his disciples went to see him except 
Subhuti, for at that time Subhuti still remained 1n meditation in RaJagrha, figuring this 1s the best way 
to honor the Buddha. Later when he arrived, the Buddha declared that Subhuti was the first to greet 
him. There 1s a section in the PraJnaparamita devoted to the discussion of Subhutis being an AnuJata 
(to be born after) of the Tathagata. Tathagata, which 1s generally regarded as another tile of the 
Buddha, literally means either “one who has thus come” or “one who 1s thus gone”. When 1t 1s said that 
Subhuti 1s born after the Tathagata, 1t means this: that the suchness of the Tathagata 1s the suchness of 
Subhuti, that there 1s no difference between the two suchnesses, for suchness 1s one In all sentient 
beings and here 1s no dualism, no separation, no twofoldness; that in all suchness there 1s neither 
coming nor going as they have never been born; that they have no abiding place where they can be 
located as particularities; that they are non-doing, by which 1t 1s meant that they are not to be perceived 
as functioning 1n a certain definite manner so as to reveal their specific characteristics which are their 
limitations; and yet they are not to be taken as remaining for ever quiescent and doing nothing; that 
they retain their suchness in all places, at all trmes, under all circumstances, 1n all causal combinations; 
that in them there 1s neither past nor present nor future though sentient beings themselves are reckoned 
as coming into existence, abiding, and passing away; they are not subJect to discrimination, do not take 
particular forms, are beyond attainability; and finally that in spite of all these qualifications they 
appear as realities, capable of being named and defined and discriminated, though when they are thus 
treated they are no more of suchness. For these reasons Subhuti's suchness 1s the Tathagata's suchness, 
and the Tathagatas suchness 1s the suchness of all beings, and between these no division 1s 


2582 


conceivable. One uniform suchness prevails here, but as soon as definite statement 1s made of 
suchness, suchness ceases to be suchness. It 1s the most elusive thought, yet without this thought there 
are no Tathagatas, no Subhutis, no Buddhas, no Arhats, no sentient beings can grasp this truth. Subhut, 
since he understands, can expound the deep mysteries of the Prajnaparamita, and for this reason he 1s 
born after the Tathagata. 


DCCCXCTV. Tú Tài: Hsiu-Tsˆai 
1) Dạ Con Tên Trương Chuyế— My Name is Zhang-Juo 
Một hôm Tú Tài Trương Chuyết đến tham vấn Thiền Sư Thạch Sương. Sư hỏi: “Ông tên gì?” Trương 
Chuyết đáp: “Dạ con tên Trương Chuyết.” Sư liền nói: “Trong đây cái xảo còn không có, huống là cái 
chuyết (vụn vằn).” Tú Tái Trương Chuyết bỗng tỉnh ngộ và làm bài kệ: 
“Quang minh tịch chiếu biến hà sa 
Phàm Thánh hàm linh cộng ngã gia 
Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện 
Lục căn tài động bị vân già 
Phá trừ phiển não trùng tăng bệnh 
Thú hướng chan như tổng thị tà 
Tùy thuận chúng duyên vô quái ngại 
Niết Bàn sanh tử đẳng không hoa.” 
(Sáng soi lặng lẽ khắp hà sa 
Phàm Thánh hàm linh chung một nhà 
Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện 
Sáu căn vừa động bị che lòa 
Muốn trừ phiền não càng thêm bệnh 
Hướng đến chân như thảy đều tà 
Tùy thuận các duyên không quái ngại 
Niết Bàn sanh tử thảy không hoa). 
One day Zhang-Juo Hsiu-Ts”ai (Chosetsu-Yusai (Jap) came to interview Master Shih-Shuang-Qing- 
Chu. Shih-Shuang asked: “What 1s your name?” Zhang-Juo said: “Venerable, my name 1s Zhang-Juo.” 
Sh¡h-Shuang then said: “Here, the skillful does not even exist let alone the clumsy (“Juo” in Chinese 
means “clumsy').'” Z“hang-Juo Instantly got awakened and composed the following verse: 
“The brilliant light silently shines throughout themyriad worlds, 
SaInts, human beings, and living creatures are all living under one roof. 
If only no thought arises, will the whole world reveal 1tself. 
Once the six sense-organs agifate, 1t will be clouded. 
Trying to eliminate afflictions simply worsens the ailment, 
Hoping to reach true nature 1s equally wrong. 
Just live in accordance with circumstances, 
Nrrvana and samsara are Just the real flowers. 


2) Tu Tài: Tú Tài Tạo Luận—A Scholar Wries a Treafise 

Theo truyền thuyết Phật giáo, một lần nọ, có một học giả viết luận bác bỏ sự hiện hữu của ma quỷ. 
Ngay lúc ông viết xong và vừa đặt bút lông xuống thì một con ma hiện ra trước mặt, chào ông, và yêu 
câu: “Vậy thì, ông học giả, ông sẽ làm gì ta đây?” Ngũ Tổ Pháp Diễn đưa ra lời bình: “Nếu lão Tăng 
mà thấy con ma đó, thì lão Tăng sẽ để hai tay lên trước miệng giống như mỏ chim bồ câu trống và kêu 
'Cút cu! Cút cu!' (nên ghi nhận là vào những ngày trong trời thì chim bồ câu trống kêu chim mái, và 
những ngày mưa thì lại đuổi chúng đi bằng tiếng kêu nhanh hơn. Ngũ Tổ Pháp Diễn bắt chước tiến 
kêu nhanh 'Cút cu! Cút cu!' như một hình thức của lời chú để đuối ma quỷ).” Nam Đường nói: “Dầu vị 


2583 


học giả biết là không có ma quỷ, ông ta không biết tại sao không có. Dầu Ngũ Tổ Pháp Diễn biết tại 
sao không có ma quỷ, ông ta không thể dẹp bỏ hay xóa đi dấu vết. Lão Tăng sẽ không làm bằng cách 
đó. Khi con ma xuất hiện, chào và hỏi lão Tăng sẽ làm gì với nó, lão Tăng sẽ nhìn vào nó và hét lên 
một tiếng 'Dạ Ma!' Dầu cho con ma có lớn, có mạnh như Ma Vương, lão Tăng sẽ bổ đầu nó ra làm bảy 
miếng giống như cành của một cây A Lê Thụ (theo kinh Pháp Hoa, phẩm Đà La Ni: Nếu ai không để 
ý đến những lời chú này và gây trở ngại hay ngăn trở những ai giảng Pháp, thì đầu của họ sẽ bị bổ làm 
bảy như cành của cây A Lệ Thụ, một loại cây có hoa thơm). Vậy thì hãy nói cho lão Tăng biết chữ 'Dạ 
Ma' là cái gì?”—According to Buddhist legends, once, a scholar wrote a treafise denying the existence 
Of spirits. The moment he finished and laid down his brush a spirit appeared before him, saluted, and 
then demanded, “So, scholar, what are you going to do about me?” Wutzu Fayen commerted, “Tf I had 
seen the demon, [ would have put my hands In front of my mouth like the beak of a male dove and 
cried 'Coo! Coo! (1t should be noted that on the clear days the male dove 1s said to call out to female 
doves, and on rainy days to chase them away with cries that become more rapid. Wutzu Fayan was 
1mitating the dove's rapid calls, Cool Cool" as a form of spell to drive away the demon)”? Nantang said, 
“Thouph the scholar knew there are no spirits, he didnt know why there are none. Though Wutzu knew 
why there are no spirits, he couldn't remove traces and erase the tracks. I would have done 1t that way. 
When the spirit appeared, saluted, then demanded what I intended to do, Fd have looked at him and 
shouted, 'Yan!' Even 1f the spirit was the great, powerful Demon-King himself, Ứd have cleaved his 
skull into seven pieces (according to the Lotus Sutra, chapter on Dharani: If there are those who fall to 
heed our spells and trouble and disrupt the preachers of the Law, their heads will split into seven 
pleces), like the branche of an arjaka tree (a tree with white scented flowers, said to fal] in seven parts, 
like an epidendrum). Tell me, then, what 1s this word 'yan'?” 


ĐCCCXCYV. Tú Thượng Tọa: Venerable Hsiu 
1) Cắt Móng Tay Còn Chẳng Có Giờ, Đâu Phí Thì Giờ Bàn Luận Với Người Khác?—No Từne to 
Trừn Nails; Conversaiion Wih Others Is A Wasted Từne 

Tú Thượng Tọa là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 13. Hiện nay chúng ta không có 
nhiễu tài liệu chỉ tiết về Thượng Tọa Tú; tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ về vị Thiển sư này trong Tuyết 
Nham Tự Truyện. Tuyết Nham đã nói về những kinh nghiệm của mình: "Năm lên 19 tuổi, tôi ngụ tại 
chùa Linh Ấn. Sau khi rời chùa Linh Ấn tôi dời sang chùa Tịnh Từ." Một hôm, tình cờ gặp sư Tú ngoài 
hành lang, và đây là lần đầu tôi được nói chuyện với thầy, Tuyết Nham hỏi: "Năm rồi, tôi muốn hỏi 
chuyện với thầy, sao thây cứ mãi tránh tôi vậy?" Thượng Tọa Tú nói: "Một người hăng hái học Thiên, 
cả đến thì giờ cắt móng tay cũng chẳng có, làm sao có thể phí thì giờ bàn luận với người khác?" Tuyết 
Nham nói: "Tôi đang bị bối rối bởi hôn trầm và thụy miên; làm sao chế ngự?" Thượng Tọa Tú đáp: 
"Đó là do thầy không kiên quyết trong việc tu tập. Hãy tìm một chiếc bổ đoàn đủ cao, và ngồi thẳng 
lưng, dồn hết tâm lực vào công án. Còn øì để nói về hôn trầm và tán loạn nữa chứ?" Theo lời khuyên 
này Tuyết Nham thay đổi lối tu tập, qua ba ngày đêm thì chứng được một trạng thái không còn nhị 
nguyên nơi thân và tâm nữa. Tuyết Nham cảm thấy mình trong suốt và linh hoạt đến nỗi mí mắt cứ 
mở lớn ra. Vào ngày thứ ba, khi đang đi kinh hành ngoài cổng chùa Tuyết Nham vẫn cảm thấy như 
mình đang ngồi trên bồ đoàn. Chợt gặp thây Tú, thầy hỏi Tuyết Nham: "Thầy làm gì ở đây?" Tuyết 
Nham đáp: "Tôi đang cố đạt đạo." Thượng Tọa Tú nói: "Thầy nói xem thế nào là đạt đạo?" Tuyết 
Nham không trả lời nổi, mà chỉ tăng thêm phiển muộn trong lòng. Đang muốn trở lại thiển đường thì 
Tuyết Nham gặp vị thủ tòa. Vị thủ tòa nói: "Hãy mở rộng đôi mắt ra mà xem đó là cái 8ì. " Lời nói 
này khiến tinh thần của Tuyết Nham được phấn chấn. Tuyết Nham trở lại thiển đường, sắp sữa ngồi 
lên bồ đoàn thì tầm mắt thay đổi hoàn toàn. Một quãng trời rộng mở ra và đất phía dưới như tuổng sụp 
lở. Kinh nghiệm này vượt ra ngoài sự diễn tả và hoàn toàn không thể nói lại cho người khác được, vì 
trong thế gian này không có cái gì có thể so sánh được với nó. Tuyết Nham bước xuống thiển sàng đi 
tìm gặp thây Tú. Thầy rất hài lòng, không ngớt lặp lại: "Tốt lắm! Tốt lắm!" Thượng Tọa Tú và Tuyết 


2584 


Nham cùng nắm tay nhau rảo bước theo hàng liễu ngoài cổng chùa. Tuyết Nham nhìn chung quanh, 
nhìn lên nhìn xuống, biết bao cái thấy nghe trong trời đất nay hiện ra hoàn toàn khác hẳn; những gì 
mình ghét bỏ trước kia, nào vô minh, phiển não, bấy giờ vốn chỉ là lưu xuất từ chân tánh của mình vẫn 
y nhiên ngời sáng, chân thật và trong suốt —Venerable Hsiu, name of a Chinese Zen Master in the 
thirteenth century. We do not have detailed documents on this Zen Master; however, in Hsueh Yens 
autobiography, there 1s a small detail on him. Zen master Hsueh-Yen told the following storles of his 
©xperience 1n Zen: "At nineteen I was sfaying at the monastery of Ling-yIn. After leaving Ling-yin 
Monastery, Ï moved to Ching-tzu monastery." One day Hsueh Yen happened to meet Venerable Hsiu 
1n the corridor, and for the first time Hsueh Yen could have a talk with him. Hsueh-Yen asked, Why 
was 1t that you avoided me so much last year when I wished to talk with you?” Venerable Hsiu said, 
"An earnest student of Zen begrudges even the time to trim his na1ls; how mụch more the time wasted 
1n conversation with others!” Hsueh Yen said, "I am troubled in two ways, by dullness and restlessness, 
how can I get over them?” Venerable Hsiu replied: "lt 1s owing to your not being fully determined 1n 
your exercise. Have the cushion high enough under you, and keeping your spinal column upright, 
throw all the spiritual energy you possess 1nto the koan 1tself. What 1s the use of talking about dullness 
and restlessness?" 'This advice gave Hsueh Yen a new turn to my exercise, for in three days and nights 
he came to realize a state in which the dualism of body and mind ceased to exist. Hsueh Yen felt so 
transparent and lively that his eyelids were kept open all the time. On the third day Hsueh Yen was 
walking by the gate still feeling as he did when sitting cross-legsged on the cushions. He happened to 
meet Venerable Hsiu, who asked, "What are you doing here?” Hsueh Yen answered, "Trying to 
realize the truth." Venerable Hsiu asked, "What do you mean by the truth?" Hsueh Yen could not give 
hiìm a reply, which only increased my mental annoyance. Wishing to return to the meditation hall 
Hsueh Yen directed his steps towards 1t, when he encountered the head-monk. Venerable Hsiu said, 
"Keep your eyes wide open and see what 1t all means." This encouraged him. Hsueh Yen came back 
1nto the hall and was about to go to his seat when the whole outlook changed. A broad expanse 
opened, and the ground appeared as 1f all caved in. The experience was beyond description and 
altogether Iincommunicable, for there was nothing 1n the world to which it could be compared. Coming 
down from the seat Hsueh Yen sought Venerable Hsiu. Hsiu was greatly pleased, and kept repeating: 
"How glad I am! How glad I am!" Both Venerable Hsiu and Hsueh Yen took hold of each other's hands 
and walked along the willow embankment outside the gate. As Hsueh Yen look around and up and 
down, the whole universe with 1ts multitudinous sense-obJects now appeared quite different; what was 
loathsome before, together with Ignorance and passions, was now seen to be nothing else but the 
outflow of his own Inmost nature which In 1tself remained bright, true, and transparert. 


2) Tú Thượng Tọa Và Trường Sa Cảnh Sâm— Venerable Hsiu and Chang-sha Ching-ts'ên 

Một hôm, Tú Thượng Tọa được Tam Thánh gửi đến gặp thiển sư Cảnh Sâm để hỏi câu này: "Khi tiên 
sư Nam Tuyên chết, ngài đi về đâu?" Cảnh Sầm đáp: "Lúc Thạch Đầu còn làm sa di, thân hành hầu 
hạ Lục Tổ." Tú Thượng Tọa lại hỏi: "Tôi không hỏi chuyện Thạch Đầu làm sa di mà hỏi Nam Tuyển 
đi về đâu sau khi chết?" Cảnh Sầm đáp: "Để người ta suy nghĩ cái đã." Tú Thượng Tọa nói: "Ngài như 
một gốc thông già đứng trong trời đông giá lạnh, nhưng chẳng có đọt măng nào từ tẳng đá chui lên 
cả." Cảnh Sầm im lặng. Tú Thượng Tọa nói: "Xin cảm ơn lời đáp của Hòa Thượng." Cảnh Sầm vẫn im 
lặng. Tú Thượng Tọa về thuật lại cho Tam Thánh nghe, Tam Thánh bảo: "Nếu thiệt vậy thì Cảnh Sâm 
nhất định qua mặt Lâm Tế hơn bảy bước. Mà này, đợi ta thân hành nghiệm xem." Hôm sau, Tam 
Thánh đến gặp Cảnh Sầm và nói: "Có nghe kể hôm qua Hòa Thượng có một lời đáp về Nam Tuyển 
sau khi chết. Đáng cho là vô tiền khoáng hậu, kim cổ ít nghe." Cảnh Sầm cũng im lặng nữa. Nếu phán 
đoán theo luận lý thường tình thì sự im lặng của Cảnh Sầm có nghĩa là câu trả lời của Cảnh Sầm là 
không trả lời gì cả. Vì vậy, lý luận là một việc còn Thiền lại là việc khác. Hành giả tu Thiển nên luôn 
nhớ rằng khi chúng ta không phân biệt được chuyện này và mong muốn Thiền đem đến cho chúng ta 


2585 


cái ánh sáng chiếu diệu hợp với lý luận là chúng ta hoàn toàn chẳng hiểu Thiển—One day, San-sheng 
sent Venerable Hsiu to Ching-ch'en to ask this question, "Where has Nan-chuan, your late master, 
gone after his death?” Ching-chen replied, "When Shih-tou was still a boy-novitiate, he personally 
attended on the Sixth Patriarch." Venerable Hsiu asked again, "I do not ask you about the novitiate life 
of Shih-tou, but where has Nan-chuan gone after his death?” Ching-chen replied, "As to that, it makes 
one think." Venerable Hsiu said, "You are like an old stately pine-tree standing against the cold winter 
sky, but there 1s nothing of a bamboo-shoot about you, which shoots straight up through the rocks." 
Ching-chen remained silent. Venerable Hsiu said, "I thank you for your kind reply." Ching-chen still 
remained silent. Venerable Hsiu reported the interview to San-sheng, who remarked, "If this 1s the 
case, Ching-ch'en must be said to have gone seven steps further ahead of Lin-chi. But wait, I will see 
myself how deep his understanding really goes." The following day, San-sheng called on Ching-chen 
and said, "I was told of your inteview yesterday with Venerable Hsiu regarding Nan-chuan after- 
death life. Your reply was indeed the most remarkable and 1lluminating of all I know in the history of 
Zen." To this Ching-ch'ens response was another silence. If it is judged by the ordinary rules of logic, 
Ching-chen's silence means Ching-chens answer 1s no answer. So, logic 1s one thing and Zen 1s 
another. Zen practitioners should always remember that when we fail to make this distinction and 
expect of Zen to give us something logically consistent and ¡intellectually 1lluminating, we totally 
misunderstand Zen. 


DCCCXCVI. Tuệ Trung Thượng Sĩ: Tue Trung Thuong Sĩ 
1) Phật Tâm Ca—Poem On Buddha-Mind 
Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung (1230-1297), tên của một vị thiển sư nổi tiếng Việt Nam vào thế kỷ 
thứ XII. Ông tên thật là Trần Tung, sanh năm 1230, là con cả của Trần Liễu. Ông là cháu kêu vua 
Trần Thái Tông bằng chú. Thuở thiếu thời ông bẩm chất thông minh thuần hậu. Trong thời chiến đấu 
với quân Mông Cổ, ông đã hai lần làm tướng cầm quân đẹp giặc. Khi thái bình, ông lui về ẩn tu tại 
Phong ấp Vạn Niên. Tại đây ông tu thiển với Thiển sư Tiêu Dao. Ông sống đời đơn giản, không chạy 
theo thế lực chánh trị. Ông sống an nhàn tự tại trong thế giới nhiễu nhương và không bị dính mắc vào 
bất cứ thứ gì. Theo ông thì nếu không tham thì không làm tội. Chính vì thế mà cả Tăng lẫn tục đều 
đến học Thiển với ông. Vua Trần Thánh Tông tôn ông là Tuệ Trung Thượng Sĩ và gửi Thái Tử Trần 
Khâm (sau nây là vua Trần Nhân Tông) đến học Thiển với ông. Ông luôn nhấn mạnh đến “Tâm tức 
Phật. Cái tâm của muôn pháp chính là tâm Phật. Tâm Phật cũng là tâm ta họp lại. Chính vì thế mà lúc 
nào cũng phải thiển, đi cũng thiển, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiển, nằm cũng thiển. Lúc nào cũng 
phải tỉnh thức!” Dưới đây là một trong những bài thơ thiển “Phật Tâm Ca' nổi tiếng của ngài: 
“Phật! Phật! Phật! Không thể thấy 

Tâm! Tâm! Tâm! Không thể nói. 

Nếu khi tâm sanh là Phật sanh 

Nếu khi Phật diệt là tâm diệt. 

Diệt tâm còn Phật chuyện không đâu 

Diệt Phật còn tâm khi nào hết? 

Muốn biết Phật tâm, sanh diệt tâm 

Đợi đến sau nây Di Lặc quyết. 

Xưa không tâm, nay không Phật 

Phàm, Thánh, người, trời như điện chớp. 

Tâm thể không thị cũng không phi 

Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thật. 

Bỗng dưng dấy, bỗng dưng dừng 

Xưa qua nay lại luống nghĩ bàn. 

Đâu chỉ chôn vùi thừa Tổ tông 


2586 


Lại khiến yêu ma nhà mình lộng. 

Muốn tìm tâm, đừng tìm ngoài 

Bản thể như nhiên tự rỗng lặng. 

Niết Bàn sanh tử buộc ràng suông 

Phiền não bồ đề đối địch rỗng. 

Tâm tức Phật, Phật tức tâm 

Diệu chỉ sáng ngời suốt cổ kim. 

Xuân đến, tự nhiên hoa xuân nở 

Thu về, hiện rõ nét thu sầu. 

Bỏ vọng tâm, giữ chân tánh 

Như người tìm bóng mà quên kính. 

Đâu biết bóng có từ nơi gương 

Chẳng rõ vọng từ trong chân hiện. 

Vọng đến không thật cũng không hư 

Gương nhận không cong cũng không thẳng. 

Cũng không tội, cũng không phước 

Lầm sánh ma-ni cùng bạch ngọc. 

Ngọc có vết chừ châu có tỳ 

Tánh vốn không hồng cũng không lục. 

Cũng không được, cũng không mất, 

Bảy lần bảy là bốn mươi chín. 

Tam độc cửu tình nhật trong không 

Lục độ vạn hạnh sóng trên biển. 

Lặng, lặng, lặng, chìm, chìm, chìm 

Cái tâm muôn pháp là tâm Phật. 

Tâm Phật lại cùng tâm ta hợp 

Lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim. 

Đi cũng thiền, ngôi cũng thiển 

Trong lò lửa rực, một hoa sen. 

Ý khí mất thì thêm ý khí 

Được nơi an tiện hãy an tiện. 

Chao! Chao! Chao! Ôi! Ôi! Ôi! 

Bọt trong biển cẩn nổi chìm rỗng. 

Các hạnh vô thường tất cả không 

Linh cốt Tiên sư chỗ nào thấy? 

Tỉnh tỉnh thức, thức tỉnh tỉnh 

Bốn góc đạp đất chờ chinh nghiêng. 

Người nào nơi đây tin được đến 

Trên đảnh Tỳ Lô cất bước đi 

Hét! 
Tue Trung Thuong Si, name of a Vietnamese Zen masiter in the 13th century. His real name was Trần 
Tung, he was bơm in 1230, the eldest son of Trần Liễu. He was a nephew of King Trần Thái Tông. He 
was 1nfelligent and well-behaved when he was very young. During the war time with the Mongolian, 
he had been a general twice, leading his troops against the Iinvasive Mongolian army to the the victory. 
During the peace time, he retired to Van Nien hamlet, the land rewarded by the king. He practiced 
meditation under the instruction of Zen Master Tiêu Dao and was enlightened. He led a simple life, 
not engaging in any competition for political power. He lived freely In his world and did not have any 
1dea of clinging to anything. To him, no greed involved, no sins committed. Thus, laity and monks from 


2587 


all over came to study Zen with him. King Trân Thánh Tông honored him with the respected title “Tuệ 
Trung Thượng Sĩ” (a highest intellect who always lives within his wisdom). The king also sent his 
young prince Trần Kham (later became King Trần Nhân Tông) to come to study Zen with him. He 
always emphasized on “From mind 1s Buddhahood. The mind of all phenomena 1s the Buddha-mind. 
The Buddha mind and our mind are Just one. Therefore, we must practice Zen at all trmes, walk in Zen, 
stand 1n Zen, sit in Zen, lie down in Zen. Be mindful at all times!” Below 1s one of his famous Zen 
poems: 
“Buddha! Buddha! Buddha! Cannot be seenl! 

Mind! Mind! Mind! Cannot be told! 

'When the mind 1s born, Buddha 1s born. 

'When Buddha 1s gone, the mind 1s gone too. 

lt is Impossible where the mind 1s gone 

while Buddha remains. 

lt is Iimpossible when Buddha 1s gone 

while the mind remains. 

If you want to know the mind of Buddha, 

And the mind of “birth and death', 

Just wait for Maitreya and ask Him. 

Once upon a time, there was no mind; 

there 1s no Buddha now. 

All the unenlightened, the saints, human beings, 

Heavenly beings are Just like flashes of lightning. 

The mind nature 1s neither right nor wrong. 

The Buddha nature 1s neither real nor unreal. 

Suddenly arising, suddently ceasing, 

Formerly leaving, now coming, 

You all waste your time thinking and discussing. 

In that way, 

you would bury the Vehicle of the Patriarchs, 

And also cause the devils to appear 1n the house. 

lf you wish to find the mind, 

Sfop seeking outward. 

The nature of the mind 1s naturally empty and still. 

Nrrvana and “birth and death" are hollow bonds. 

Afflictions and Bodhi are empty opponents 

The mind 1s Buddha, Buddha 1s the mind. 

The profound meaning shines bright 

Since the beginningpless time. 

When spring comes, 

the spring flowers blossom naturally. 

'When autumn arrIves, 

the autumn waters reflect the sorrow clearly. 

Leaving the false mind, and keeping the true 

nature 1s similar to a person who looks for the 

reflections without the mIrror. 

He does not know that reflections come from the 

mirror, and that the false appear from the truth. 

That the false come 1s neither real nor unreal, 


2588 


that the mirror reflects 1s neither wrong nor right. 
There 1s neither sinfulness nor blessedness. 

Do not mistake wish-fulfilling sem with white Jewel. 
Gems could have scratches, 

while Jewels could have defects. 

The mind nature 1s neither pink nor green, 

neither gained, nor lost. 

Seven times seven 1s forty-nine. 

The three poisons, the nine kinds of beings, 

And the sun In the sky. 

The six paramifas and ten thousand conducts are 
waves in the ocean. 

Be sữill, be still, be still. Sink, sink, sink. 

The essence of all phenomena 1s the Buddha mind. 
The Buddha mind and your mind are also one. 
Thịs 1s natural the profound meanming since the 
beginninsgless time. 

Walk in Zen, sit in Zen, 

then you wIÏll see the lotus 1n a brillant fire. 

When your will becomes weak, 

Just strengthen II. 

When your place 1s peaceful and comfortable, 

Just stay there. 

Ah! Ah! Ah! Oh! Oh! Oh! 

Bubbles floating and sinking 1n the ocean are all empty. 
All conducts are Impermanert; 

all phenomena are empty. 

Where can you find the sacred bones of your late master? 
Be mindful, be mindful, be awake. 

Be awake, be mindful, be mindful. 

Keep four corners 1n contact with the ground; 

do not let things tiÌt. 

lf someone here trust this, 

He can start walking from the crown of 

Vairocana Buddha. 

Kwatsl 


2) Tuệ Trung Thượng Sĩ: Sanh Tử Nhàn Nhỉ Dĩ—At Ease with Bừth and Death 

Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung (1230-1297), tên của một vị thiển sư nổi tiếng Việt Nam vào thế kỷ 
thứ XII. Có một vấn đề về đời sống con người không thể giải quyết được bằng tri thức và nỗ lực của 
chính mình, đó là vấn để sanh tử vì cho dầu chúng ta có là cái gì đi nữa thì cái chết vẫn đến với chúng 
ta không một chút thay đổi. Theo bản năng, chúng ta cảm thấy cái chết đáng ghét và đáng sợ. Người 
trẻ không cảm thấy bị ảnh hưởng bởi cái chết vì họ hãy còn tràn đầy nhựa sống và cảm giác mạnh mẽ 
đến nỗi họ không nghĩ đến cái chết đúng thật như nó. Họ không sợ cái chết vì họ không nghĩ về nó. 
Nếu họ chịu nghĩ về cái chết một cách nghiêm túc, chắc chắn họ sẽ run lên vì sợ. Cũng như chư Bồ 
Tát, ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ xem việc sanh tử là viên lâm của các ngài vì không nhàm bỏ. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nây thời được đại hạnh an lạc la ưu não vô thượng của Như Lai. Ngoài ra, sanh 
tử cũng còn là khí giới của chư Bồ Tát, vì chẳng dứt hạnh Bồ Tát và luôn giáo hóa chúng sanh. Chư 


2589 


Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy thời có thể diệt trừ những phiền não, kiết sử đã chứa nhóm từ lâu của tất 
cả chúng sanh. Chỉ có một con đường để thoát khỏi sự đe dọa của cái chết như ngài Tuệ Trung 
Thượng Sĩ đã nói “Tâm mà sanh chừ sanh tử sanh; tâm mà diệt chừ sanh tử diệt'. Hành giả phải hiểu 
rằng chúng ta không chết, sự sống của chúng ta chỉ thay đổi hình thức mà thôi. Khi chúng ta có thể 
toàn thiện tâm thức qua thiển định, chúng ta sẽ thực sự thoát khỏi sự sợ hãi và khổ đau về cái chết. 
Hành giả luôn nhớ hãy tự mình làm ánh sáng cho mình, hãy lấy Pháp làm ánh sáng cho mình. Đây là 
nhng lời mà Đức Phật đã nói với tôn giả A Nan, một trong mười đại đệ tử của Ngài trước khi Ngài 
nhập diệt. Ngài A Nan nghĩ rằng: “Khi Đức Thế Tôn, bậc Đạo sư tối thắng nhập diệt, chúng ta sẽ 
nương tựa vào ai trên đời này để tu tập và sinh sống?'ˆ Đáp lại nỗi lo lắng của A Nan, Đức Phật dạy 
ngài như sau: “Này A Nan! Trong tương lai, các ông nên tự mình làm ánh sáng cho mình và nên nương 
tựa vào chính mình. Các ông chớ nương tựa vào ai khác. Các ông cũng nên lấy Pháp làm ánh sáng cho 
mình và nên nương tựa vào Pháp. Các ông chớ nương tựa vào ai khác.” Bây giờ chúng ta hãy lắng 
nghe những lời dạy của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ qua một trong những bài kệ Thiển “Sanh Tử Nhàn 
Nhi Dĩ nổi tiếng của ngài: 
“Tâm chi sanh hề sanh tử sanh, 
Tâm chi diệt hề sanh tử diệt. 
Sanh tử nguyên lai tự tánh không, 
Thử huyễn hóa thân diệc đương diệt. 
Phiển não Bồ để ám tiêu ma, 
Địa ngục thiên đường tự khô kiệt. 
Hoạch thang lô thán đốn thanh lương, 
Kiếm thọ đao sơn lập tôi chiết. 
Thanh văn tọa thiển ngã vô tọa, 
Bồ Tát thuyết pháp ngã thực thuyết. 
Sanh tự vọng sanh, tử vọng tử, 
Tứ đại bổn không tùng hà khởi. 
Mạc vi khát lộc sấn dương diệm, 
Đông tẩu tây trì vô tạm dĩ, 
Pháp thân vô khứ diệc vô lai, 
Chân tánh vô phi diệc vô thị. 
Đáo gia tu tri bãi vấn trình, 
Kiến nguyệt an năng khổ tầm chỉ. 
Ngu nhân điên đảo bố sanh tử, 
Trí giả đạt quan nhàn nhỉ dĩ.” 
(Tâm mà sanh chừ sanh tử sanh, 
Tâm mà diệt chừ sanh tử diệt. 
Sanh tử xưa nay tự tánh không, 
Thân huyễn hóa này rồi sẽ diệt. 
Phiển não Bô để thầm tiêu mòn, 
Địa ngục thiên đường tự khô kiệt. 
Lồ lửa dầu sôi chóng mát lành, 
Cây kiếm núi đao liền gãy hết. 
Thanh văn ngồi thiển, ta không ngồi 
Bồ Tát nói pháp, ta nói thật. 
Sống tự dối sống, chết dối chết, 
Bốn đại vốn không, từ đâu khởi. 
Chớ như nai khát đuối sóng nắng, 
Chạy đông tìm tây không tạm nghỉ. 


2590 


Pháp thân không đến cũng không đi, 
Chân tánh không phải cũng không quấy. 
Đến nhà nên biết thôi hỏi đường, 
Thấy trăng, đâu nhọc tìm tay ấy. 
Kẻ ngu điên đảo sợ sống chết, 
Người trí thấy suốt nhàn thôi vậy). 
Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng "sanh tử" là việc lớn, nhất định phải làm cho rõ, nhất định phải 
thực hiểu rằng sinh tử là sinh tử trong từng sát na. Sống lâu nhưng lại không tỉnh thức quả là điều tội 
lỗi. Ngược lại, sống một ngày mà hiểu rõ cuộc sống thì giá trị của một ngày sống đó tương đương với 
giá trị của người sống nhiều nhiều năm mà không tỉnh thức. Chúng ta phải bằng mọi cách, với tất cả 
sức lực của mình, tu tập để vượt thoát khỏi vòng sinh tử này —Tue Trung Thuong Si, name of a 
Vietnamese Zen master ¡in the 13th century. There is one problem of human life that cannot be solved 
through human knowledge and endeavor, this 1s the problem of life and death. No matter who we are 
or what we are, death Iinvariably comes to us all. We instinctively feel death to be undesirable and 
frghtening. Young people do not feel so horrified by death because they are so full of vitality and 
strong feelings that they do not think of death as 1t really 1s. They are not afraid of death because they 
do not think about it. IÝ they gave 1t serious consideration, they would probably tremble with fear. Birth 
and death 1s a grove for Enlightening Beings because they do not reJect 1t. Enliphtening Beings who 
abide by these can achieve the Buddhas' unexcelled peaceful, happy action, free from sorrow and 
afflicaton. Besides, birth-and-death 1s a weapon of enlightening beings because they continue 
enlightenng practices and teach sentient beings. Enlightemng Beings who abide by these can 
annihilate the afflictions, bondage, and compulsion accumulated by all sentient beings In the long night 
of ignorance. There 1s one way to be free from the threat of death as Zen master Tuệ Trung Thượng Sĩ 
has said: “When the mind arises, birth and death arise; when the mind vanishes, birth and death 
vanish.` Zen practitioners should see that we do not die, our lives only change in form. When we can 
perfect our consciousness throuegh meditation, we will be truly free from the terror and suffering of 
death. Zen practitioners should always remember to make the self your light, make the Law your light. 
These are the words the Buddha spoke to Ananda, one of his ten great disciples, before dying. Ananda 
felt anxious, reflecting: “When the World Honored One, who 1s unparalleled leader and teacher, dies, 
who on earth should we depend upon 1n our practice and life?” In response to Ananda”s anxIety, the 
Buddha taught him as follows: “Ananda† In the future, you should make yourself your light and depend 
upon your own self. You must not depend upon other people. You should make the Law your light and 
depend upon the Law. You must not depend upon others. Now, lets listen to one of his famous Zen 
poems “At Ease with Birth and Death”: 
“When the mind arises, birth and death arise; 
'When the mind vanishes, birth and death van¡sh. 
Birth and death are originally empty 1n nature, 
Thịs unreal body will someday be gone, 
'When you see affliction and Bodhi fading, 
Hell and heaven will themselves wither. 
The fire and the boiling oil will soon cool down, 
The tree of swords and the mountain of knives will break all. 
The Sound hearers medifate; [ don't. 
The Bodhisattvas preach dharma; I tell the truth. 
LIfe 1s 1tself 1llusory, and so 1s death. 
The four great elements are originally empty; 
Where dịd they emerge from? 
Do not behave like a thirsty deer chasing the mirage, 


2591 


And searching east, then west endlessly. 

The Dharma Body neither comes nor øoes. 

The True Nature 1s neither right nor wrong. 

After arriving home, you should not ask for the 

đirection anymore. 

After seeing the moon, 

you need not to look for the finger. 

The unenlightened erroneously fear of birth and death, 

The enlightened have fully insight, and live at ease.” 
Zen practiioners should always remember that "life and death" 1s a primary theme that we must 
clarify, and that we must really understand that life and death 1s the life and death of the 1nstant. Living 
a long life without awareness 1s almost a crine. On the contrary, living Just one day with a clear 
understanding of what life 1s, the value of that one day 1s equal to many, many years of living without 
awareness. We must, by all means, with our best effort to practice to get beyond this cycle of birth and 
death. 


DCCCXCVTII.Tùng Duyệt Đâu Suất: Tzong-Yueh Tou-Shuai 
1) Cày Ruộng Mình, Chớ Phạm Mạ Người! Làm Trâu Trắng Trên Núi Tuyết!— Cultivate Own 
Field, Don 't Steal Other's Seeding! Be a Wiuite Ox on Snow Mounfain ! 

Một lần Tùng Duyệt thượng đường thuyết pháp: “Tai mắt một bề trong, ỏ yên trong hang vắng, gió thu 
vào cổ tùng, trăng thu sanh sông biếc. Thiển Tăng khi ấy lại cầu chơn, hai con khỉ đột bốn đuôi duỗi.” 
Nói xong sư bèn hét lên một tiếng. Một lần khác sư thượng đường thuyết pháp: “Đẩu Suất trọn không 
biện biệt, lại kêu rùa đen là trạnh, không thể nói diệu bàn huyễn, chỉ biết khua môi động lưỡi, khiến 
cho Thiển Tăng trong thiên hạ xem thấy trong mắt một giọt máu, chớ có đổi sân làm hỷ người tiếu 
ngạo yên Hà đó chăng? Sư im lặng giây lâu nói: “Thổi lên một bản thăng bình nhạc, mong được sanh 
bình chưa hết sầu.” Một hôm sư thượng đường thuyết pháp: “Mới thấy tân xuân lại sang đầu hạ, bốn 
mùa dường tên sáng tối như thoi, bỗng chợt mặt hồng trở thành đầu bạc, cần phải nỗ lực riêng dụng 
tinh thần, cày lấy vườn ruộng của mình, chớ phạm lúa mạ của người, tuy nhiên như thế kéo cày mang 
bừa, phải là con trâu trắng ở núi Tuyết mới được. Hãy nói lỗ mũi ở chỗ nào? Sư im lặng giây lâu lại 
nói: “Bậy! Bậy!”—One time he entered the hall to address the monks, saying: “When a person” eyes 
and ears are clear, then he resides in a remote mountain valley. The autumn wind rustles the ancient 
pines and the autumn moon reflects from the cold waters. A patch-robed monk who reaches that place 
must go still further to realize the truth, for this 1s still Just two apes with four tails hanging down.” 
Afetr saying this the master shouted. Another time Tou-Shuai entered the hall to address the monks, 
saying: “I can”t đifferentiate anything. I see a hard-shelled turtle and I mistakenly call it soft-shelled. I 
can't talk any wondrous ta]k, or speak about truth. I Just flap my lips and drum my tongue. When all the 
monks in the world see me, they laugh so hard in derision that therr tears turn to blood. Don't I turn 
therr derision to happiness? Are you laughing at me now?”” After a pause, the master said: “I blowe a 
light hearted tune on my flute and 1t causes people to forget a lifetime of troubles.” One day Zen 
master Tou-Shuai enterd the hall to address the monks, saying: “Fist comes the new spring, and then 
1s the beginning of summer. The four seasons pass like a shuttle. Before you know 1t, a red-faced 
babe has turned into an old white-hair. You must truly exert yourself and use extraordinary effort. 
Cultivate your own field, and don”t steal someone else”s seedings. Applying yourself in this way, your 
cultivation wiÏll certainly result in finally seeing the white ox on snow mounftain.” 


2) Tùng Duyệt Đâu Suất: Lệ Chiỉ—Lychees 
Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Thiển sư Đâu Suất Tùng Duyệt; tuy nhiên, có 
một vài chỉ tiết lý thú về vị Thiển sư này trong Ngũ Đăng Hội Nguyên: Thiền sư Tùng Duyệt Đẩu 


2592 


Suất sanh năm 1044 tại Cám Châu, bây giờ là tỉnh Giang Tây. Thiền sư Trung Hoa thuộc dòng Hoàng 
Lâm của Thiền Lâm Tế, môn đồ và người nối pháp của Đâu Phong Khắc Văn. Khi Đâu Suất còn 
trong chúng Từ Minh, một hôm, lúc đang ở trong phòng gần phòng của thị giả tên là Thượng Tọa 
Thanh. Có một vị khách đưa cho Sư vài trái vải tươi. Sư gọi cho Thượng Tọa Thanh, nói: “Lão huynh, 
tôi có vài trái vải từ quê của ông đay, hãy cùng ăn!” Thượng Tọa Thanh nói: “Từ ngày tiên sư thị tịch 
đến giờ ta chưa từng thấy lệ chi.” Đâu Suất hỏi: “À, vậy ai là thầy của lão huynh?” “Từ Minh Sở 
Viện,” Thượng Tọa Thanh đáp. Đâu Suất đưa cho thị giả Thanh số lệ chi còn lại. Thượng Tọa Thanh 
lại hỏi: “Đâu Suất đã từng học với ai?” Đâu Suất đáp: “Bảo Phong Khắc Vân.” Thượng Tọa hỏi tiếp: 
“Vậy chứ Bảo Phong Khắc Vân học với ai?” Đâu Suất đáp: “Hoàng Long Huệ Nam.” Thượng Tọa 
Thanh nói: “Lão già đầu trẹt Huệ Nam đã từng học dưới sự hướng dẫn của Từ Minh trong một thời 
gian không lâu lắm! Dòng truyền thừa của ông ta đã thịnh như thế này chưa?” Đâu Suất lại càng cảm 
kích hơn, lấy hương trong tay áo ra cúng dường. Thượng Tọa Thanh nói: “Lão Tăng thiểu đức vô tài để 
giáo dẫn. Làm sao có thể hướng dẫn được cho ai? Dầu gì thì ông cũng nên trình hết sự hiểu biết của 
mình xem sao.” Đâu Suất tiến hành giải thích vài chỉ tiết. Thượng Tọa Thanh đưa ra lời bình: “Với sự 
hiểu biết này thí ông có thể nhập được Phật cảnh, nhưng không vào Ma cảnh được. Nên nhớ là các 
bậc cổ đức nói rằng chỉ với một lời cứu cánh hành giả đạt đến bất khả vượt môn.” Khi Đâu Suất cố 
đáp lại thì Thượng Tọa Thanh bất thình lình hỏi tiếp: “Làm thế nào ông có thể giải thích được cái vô 
tác?” Khi Đâu Suất cố đáp lần nữa, Thượng Tọa Thanh lại lên cười ngất. Đâu Suất đột ngộ. Về sau 
này Đâu Suất đem chuyện này nói với Cư Sĩ Ngộ Tân (?). Năm 1104, khi Huệ Hồng (?) đang tham bái 
Cư Sĩ Ngộ Tân ở Sơn Tây Hạ Châu, Ngộ Tân nói: “Những năm về trước, tôi có gặp ngài Chân Tịnh tại 
chùa Qui Tông và, trong cuộc đàm thoại với ngài, tôi đã để cập đến tất cánh tự (chữ cuối cùng)' mà 
đệ tử của ngài là Đâu Suất đã từng nói đến. Trước khi tôi chấm dứt, thì ngài Chân Tịnh đã thình lình 
hét lên giận dữ.” “Gã đầu hói mửa máu đó, hoàn toàn không có trí huệ! Nói lên cái thứ phi lý 'tất cánh 
tự (chữ cuối cùng)'; ông ta hoàn toàn không đánh tin cậy!” Thấy ông ta giận dữ, tôi không giải thích gì 
thêm nữa. Tôi vẫn tiếc là ngài Chân Tịnh chưa bao giờ hiểu được sự việc của tất cánh tự.' Huệ Hồng 
nói: “Thưa ngài, ngài có khả năng hiểu được sự diễn tả của Đâu Suất về 'tất cánh tự (chữ cuối cùng); 
tại sao, khi Chân Tịnh đưa cho chân dược, ngài có khả năng nhận ra nó hay không?” Kinh ngạc, Ngộ 
Tân hỏi: “Có phải đó là chân ý của ngài Chân Tịnh hay không?” Huệ Hồng đáp lại một cách bình tỉnh: 
“Nếu ngài vẫn không hiểu, vậy thì hãy cùng với tôi lấy lời giáo huấn.” Qua những lời này Ngộ Tân 
thình lình nhận biết được hồi đó Chân Tịnh đã đang làm gì —We do not have detailed documents on 
Zen Master Tou-shuai Tsung-yueh; however, there 1s some 1nteresting information on him in The 
Wudeng Huiyuan: Zen master Tou-Shuai Tsung-Yueh was born in 1044 in Kan-Chou, a place in 
modern Jiang-XI province.Chinese Zen master of the Huang-lung (Oryo) lineage of the Rinzali Zen; a 
student and dharma successor of Pao-feng K'o-wen (Hobo Kokumon). When Tou-Shuai was sfaying in 
the room mext to Venerable Ch1ng, the attendant of Zen master Tzu-ming. À guest presented him with 
some fresh Iychees. He called Chỉng, saying, “Old brother, I have some fruit from your homeland; let's 
eat 1t together.” Venerable Chng said, “This 1s the first time I've seen lychees since my teacher left 
this world.” Tou-Shuai asked, “Oh? And who was your teacher?” Venerable Ching answered, “Tzu- 
ming (Shi-shuang Chu-yuan).” Tou-Shuai offered him the rest of the fruit. Venerable Chng then asked 
who Tou-Shuai had studied under. Tou-Shuai answered, “Pao-feng Ke-wen.” Venerable Ch1ng asked, 
“Who did Kewen study under?” Tou-Shuai replied, “Huang-lung Hui-nan.” Venerable Chỉng said, 
“Old Flat-top Huinan studied under Tzu-ming thouph not for long! Has his line already flourished like 
this?” Tou-Shual1 ever more 1mpressed, reached 1nto his sleeve for incense to offer. Venerable Ch1ng 
said, “I have litle merit and no capacity to teach. How could I be anyone's guide? Still you might as 
well present your understanding.” Tou-Shuai proceeded to explain in some detail. Venerable Chng 
commented, “With that you can enter the realm of Buddha, but not the realm of Mara. Remember the 
ancient masters said that 1t 1s only with the final word that one reaches the impassable gate.” When 
Tou-Shuai attempted to reply, venerable Ching abruptly asked, “How do you explain nondoing?” 


2593 


When Tou-Shuai attempted once again to reply, Venerable Chng broke out in hearty laughter. Tou- 
Shuai suddenly understood. Later he spoke of this to Layman Zhang Wulin. In 1104, when Jue-fan 
Hui-hong was visiting Layman Wulin at Shan-Hsĩ in Hsia-Chou, Wulin said, “Years ago I met Zhenjing 
at Kuei-Tsung Temple and, in the course of conversation, mentioned the Tinal word' that his student 
Tou-Shuai had spoken about. Before I finished, though, Zhenjing shouted out in sudden anger, “That 
blood-puking shavepate, totally devoid of insight! Talking nonsense like the final word; he's utterly 
unworthy of trust!” Seeing his wrath, I refrained from further explanation. StilH, I regret that Zhenjing 
never understood the matter of the final word.” Jue-fan said, “Sir, you were able to understand Tou- 
Shuars expression of the final word; why, then, when ZhinJing offered you true medicine, were you 
able to recognize that?” Surprised, Wuljin asked, “Was that Zhenjings true ¡intention?” Jue-fan 
answered calmly, “Tf you still dont understand, then take the Iinstruction with me.” At these words 
WuJin suddenly perceived what ZhenJjing had been doing. 


3) Tùng Duyệt Đâu Suất: Nếu Chẳng Được Hòa Thượng Chỉ Dạy, Đã Luống Qua Một Đời!— Had 

l Not Been For Your Instructions, lt Would Have Slipped Past Me My Entire Le! 
Tùng Duyệt làm “thủ chúng” ở tu viện Đạo Ngộ, trong một dịp hướng dẫn Tăng chúng đến yết kiến 
Hòa Thượng Trí ở Vân Cái. Sau một vài câu đàm luận, thiển sư Trí đã biết được biệt tài của sư. Hòa 
Thượng Trí bèn cười bảo: “Xem thủ tọa khí chất phi phàm, tại sao thốt ra lời dường như kẻ say?” Sư 
đỏ mặt xuất mồ hôi thưa: “Cúi mong Hòa Thượng chẳng tiếc từ bi.” Hòa thưuợng Trí lại dùng lời châm 
chích thêm. Sư mờ mịt, liền xin nhập thất tham vấn riêng với Hòa Thượng. Hòa thượng Trí hỏi: “Ông 
đã từng thấy Hòa thượng Pháp Xướng chăng?” Sư thưa: “Có từng xem ngữ lục của Ngài, tự hiểu rõ, 
chứ không mong thấy.” Hòa Thượng Trí hỏi tiếp: “Từng thấy Hòa thượng Văn ở Động Sơn chăng?” 
Tùng Duyệt thưa: “Người Quan Tây vô não, mang một cái quần vải khai nước đái, có chỗ nào hay?” 
Hòa thượng Trí nói ngay: “Ông nên đến ngay chỗ khai nước đái ấy mà tham vấn.” Sư theo lời dạy của 
Hòa thượng Trí, tìm đến yết kiến Hòa thượng Văn và thâm nhận được áo chỉ. Sư trở lại yết kiến Hòa 
thượng Trí. Trí hỏi: “Sau khi thấy người Quan Tây đại sự thế nào?” Sư thưa: “Nếu chẳng được Hòa 
thượng chỉ dạy, đã luống qua một đời.” Sư bèn lễ tạ Hòa thượng Trí mà lui ra—Tzong-Yueh was the 
head monk at Tao-Wu Monastery, and on one occasion he led a group of monks on a Journey fO visIt 
Zen master Yun-Kai Zhi. After only a few sentences of conversation, Zh¡ knew that Tzong-Yueh 
possessed special ability. Zh¡ laughed and said: “I observe that your breath 1s unusual. Why 1s 1t that 
when you speak your breath 1s like that of a drunkard?” Tzong-Yuehˆs face became flushed and he 
broke out in sweat, and he said: “Ihope the master won't spare your compassion.” Zh¡ continued to talk 
to Tzong-Yueh, goading him. Tzong-Yueh was flushed and didn”t understand. He asked to have a 
private interview with Zhi. In the abbot”s room, Zh¡ asked Tzong-Yueh: “Have you ever seen Zen 
master Fa-Chang?” Tzong-Yueh said: “I have read the record of his talks. I understood 1t all, so I don”t 
want to see him.” Zen master Zh¡ continued to ask Tzong-Yueh: “Have you seen Zen master Tung- 
Shan Wen?” Tzong-Yueh said: “Kuan-Xi”s disciples don't have any brains. lÝ you put on a cotton 
garmernt that smells like piss, what good 1s 1t?” Zh1 said: “You should go and practice at that place that 
smells like piss.” Following Zh1”s instructions, Tzong-Yueh went and practiced with Zen master Wen at 
Tung-Shan, and deeply realized his great teaching. Later Tzong-Yueh returned to see Zen master ZhI. 
Zhi asked: “Now that you "ve seen Kuan-X1's disciples, what about the great matter?” Tzong-Yueh 
said: “Had 1t not been for your 1nstructions, 1t would have slipped past me my entire life.” Tzong-Yueh 
then bowed and retreated. 


4)_ Tùng Duyệt Đâu Suất: Tam Quan (Ba Cửa Ải Của Đâu Suất)— Three Barriers 

Thiền sư Tùng Duyệt Đâu Suất (1044-1091) là tác giả của tập 'Ba Chướng Ngại' được nhắc tới trong 
thí dụ thứ 47 của Vô Môn Quan. Văn bản công án như sau: "Đi tìm những đồng cỏ hoang vu để tu tập 
thiển tĩnh tọa là đi tìm bản tính thật. Nhưng bản tính thật của ngươi lúc nầy, vào giờ phút nầy, ở đâu? 


2594 


Nếu ngươi tìm thấy bản tính thật của ngươi, ngươi có thể tự giải thoát khỏi sinh và tử. Nhưng làm thế 
nào để ngươi tự giải thoát khi ánh mắt của ngươi tắt ngấm? Một khi đã giải thoát khỏi sinh và tử, 
ngươi sẽ biết được nơi ngươi tới. Nhưng khi thân thể ngươi tan thành tứ đại, thì người sẽ đi đâu?" Như 
vậy, rõ ràng Hòa Thượng Đâu Suất Tùng Duyệt đã đặt ra ba cửa ải để truy vấn người học Đạo như 
sau: 1) Lặn lội tìm học, chỉ mong thấy tánh, vậy thì tánh ở đâu? 2) Biết được bản tánh mới thoát khỏi 
sanh tử, vậy thì khi nhắm mắt buông tay thì làm sao thoát được? 3) Thoát được sanh tử mới biết chỗ 
mình đi về, vậy thì khi tứ đại tan rã, mình đi về đâu? Mục đích của Hòa Thượng Đâu Suất trong việc 
sử dụng ba câu chuyển ngữ của loại công án này là để làm rõ bản chất thật sự của sinh tử, hai khía 
cạnh thường được người đời xem là một cặp trạng thái có tính tương phản và hoàn toàn đối lập nhau. 
Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, nếu nơi đây mà hạ được ba câu chuyển ngữ, thì ở đâu 
cũng làm chủ được, nơi nào cũng là nhà được. Còn nếu chưa, đồ ăn dở dễ no, nhai kỹ khó đói—Zen 
master Tzong-Yueh Tou-Shuai was the author of the famous "Three Barriers' of example 47 of the Wu- 
Men-Kuan. The koan 1s as follows: "The purpose of going to forsaken places to practice sitting 
meditation (zazen) 1s to seek your true nature. Where 1s your frue nature now, in this Iinstant? When 
you have experienced your true nature, can you liberate yourself from birth and death? How can you 
liberate when your eyesight gives out? When you have liberated yourself from birth and death, you 
know the place youre going to. When your body has broken down 1nto the four elements, where do 
you go then?” Zen master Tou-shual (Tosotsu) set up three barriers for his disciples: I) You leave no 
Sfone unturned to explore profundity, simply to see Into your true nature. Now, Ï want you to ask, Just 
at this moment, where 1s your true nature? 2) If you realize your true nature, you are free from life and 
death. Tell me, when your eyesight deserts you at the last moment, how can you be free from life and 
death? 3) When you set yourself free from life and death, you should know your uÏtimate destination. 
So when the four elements separate, where will you go? Zen master Tou-shuaTs pupose 1n using these 
three turning words of this kind of koan 1s to clarify the true nature of life and death, normally 
considered to be entirely different states. According to Wu Men Hui-Kal in the Wu-Men-Kuan, 1f you 
can rightly give the three turning words here, you Tl be master In all the varied circumstances and will 
deal with your affimties in accord with the Buddha Dharma. If you have not resolved the matter yet, 
the food you bolt down wonft sustain you. Chew it well, and you wont be hungry. 


5) Tùng Duyệt Đâu Suất: Thị Tịch Kệ—Death Poem 
Vào mùa đông năm 1091, sau khi tắm gội, Thiền Sư Đâu Suất Tùng Duyệt họp Tăng chúng lại nói kệ: 
“Bốn mươi tám năm, 
Thánh phàm giết sạch, 
Chẳng phải anh hùng, 
Long An đường trơn.” 
Nói xong sư ngồi yên thị tịch, được vua ban danh hiệu “Chơn Tịnh Thiền Sư.”——In the winter of 1091, 
after bathing, the master assembled the monks and recited this verse: 
“After forty-eight years, 
Sacred and mundane are 
completely killed off, 
Although not heroIc, 
The Longan road 1s slippery. 
Upon finishing the verse, the master passed away (still sitting). He received posthumous tifle of ““[rue 
Stillness Zen Master.” 


2595 


6)_ Tùng Duyệt Đâu Suất: Thổi Lên Một Bản Thăng Bình Nhạc, Mong Được Sanh Bình Chưa Hết 

Sầu! —A Light Hearted Tune on My Flute, Hoping People Forget a Lietime oƒ Troubles! 
Một lần khác Thiển Sư Đâu Suất Tùng Duyệt thượng đường thuyết pháp: “Đẩu Suất trọn không biện 
biệt, lại kêu rùa đen là trạnh, không thể nói diệu bàn huyền, chỉ biết khua môi động lưỡi, khiến cho 
Thiển Tăng trong thiên hạ xem thấy trong mắt một giọt máu, chớ có đối sân làm hỷ người tiếu ngạo 
yên Hà đó chăng? Sư im lặng giây lâu nói: “Thổi lên một bản thăng bình nhạc, mong được sanh bình 
chưa hết sầu!”—Another time Tou-Shuai entered the hall to address the monks, saying: “I cant 
differentiate anything. I see a hard-shelled turtle and I mistakenly call 1t soft-shelled. I can't talk any 
wondrous talk, or speak about truth. I Just flap my lips and drum my tongue. When all the monks in the 
world see me, they laugh so hard in derision that the1r tears turn to blood. Don't I turn their derision to 
happiness? Are you laughing at me now?” Affter a pause, the master said: “[ blow a light hearted tune 
on my flute and 1t causes people to forget a lifetime of troubles!” 


7) Tùng Duyệt Đâu Suất: Thu Phong Thu Nguyệt!—Autuiaun Wind, Autan Moon! 

Một lần Thiền Sư Đâu Suất Tùng Duyệt thượng đường thuyết pháp: “Tai mắt một bể trong, ở yên 
trong hang vắng, gió thu vào cổ tùng, trăng thu sanh sông biếc. Thiển Tăng khi ấy lại cầu chơn, hai 
con khỉ đột bốn đuôi duỗi.” Nói xong sư bèn hét lên một tiếng—One time he entered the hall to 
address the monks, saying: “When a person” eyes and ears are clear, then he resides in a remote 
mountain valley. The autumn wind rustles the ancient pines and the autumn moon reflects from the 
cold waters. A patch-robed monk who reaches that place must go still further to realize the truth, for 
this 1s sữill Just two apes with four tails hanging down.” After saying this the master shouted. 


DCCCXCVIII.Tùng Hiển Quan Âm: Hành Đáo Thủy Cùng Xứ-Tọa Khán Vân Khởi Thời— Tsung- 
hsien Kuan-yin: WWalking up to the Source 0ƒ the Stream; Siting and Wafching the Clouds Ñise 
Thiển sư Tùng Hiển Quan Âm sống vào khoảng cuối nhà Đường đâu nhà Tống (vào khoảng giữa thế 
kỷ thứ X). Lúc đó thiên hướng phát triển của giáo pháp Thiền tông lần hồi thay thế các tông phái khác 
ở Trung Hoa. Nghĩa là thái độ Thiền đối với truyền thống, và triết lý đạo Phật, có khuynh hướng coi 
nhẹ việc học hỏi theo thứ lớp của nó, lơ là kinh điển và các thứ siêu hình trong kinh. Và vào thời đó, 
việc giữ im lặng không nói một lời trong một thời khi thượng đường cũng là một phương cách được 
nhiều thiển sư ưa thích dùng để dạy chúng. Một hôm, Sư thượng đường, ngồi im lặng giây lâu, rồi dẫn 
kinh Duy Ma Cật: "Văn Thù rất khen ngợi cư sĩ khi cư sĩ im lặng. Nay ta muốn biết cư sĩ Duy Ma Cật 
có nhận lời khen không? Nếu nhận, đâu đáng danh cư sĩ. Nếu không nhận, Văn Thù mất công khen 
ngợi. Đại chúng hiểu chứ? Nếu hiểu, đúng là kẻ học Thiền." Một vị Tăng bước ra hỏi: "Cư sĩ im lặng, 
Văn Thù khen ngợi, ý ấy như thế nào?" Sư nói: "Ông hỏi đi ta đáp cho." Vị Tăng hỏi: "Nếu hạng 
người Ấy xuất đầu lộ diện ở đây, hậu quả sẽ ra sao?" Sư bèn đọc bài kệ: 
"Chỗ đi tận ghềnh suối 
Khi ngồi xem mây lên." 

Zen master Tsung-hsien Kuan-yin lived between late Tang and early Sung (around the middle of the 
tenth century) when the trend of development of Zen teaching gradually superseded the other Buddhist 
schools in China. lf 1s to say, Zen attitude towards Buddhist lore and philosophy tended to slight 1ts 
study in an orderly manner, to neglect the sutras and what metaphysics there 1s in them. And during 
that period of time, the keeping qulet in silence for some time 1n the pulpit was a favorite method that 
many masters used to Insfruct therr disciples. One day, Tsung-hsien entered the hall and sat quietly for 
a while In the pulpit and then, referring to the Vimalakirt, said this: "Manjusri greatly praised 
Vimalakirti as he sat in silence. NÑow I want to know: 'dịd Vimalakirti accept the praise, or not?' If he 
accepted 1t, there was no philosopher worth the name Vimalakrrti. If he accepted 1t not, ManjJusri must 
be said to have wasted his praise. O monks, do you understand? If you do, you are real students of 
Zen." A monk stepped forward and said, "What 1s the meaning of Vimalakirti's silence and ManJusrIs 


2596 


pralse?” Tsung-hsien said, "You ask, I answer." The monk asked, "If such men made their appearance 
here, what would be the outcome?” 'Tsung-hsien recited the following: 
"Walking up the mounftain path 
I come to the source of the stream; 
Whhile sitting in quietude 
I watch how the clouds rIse. " 


DCCCXC]IX. Tùng Nguyên Sùng Nhạc: Ch'ung-Yuan Tsung Yueh 

1) Mật Chỉ Thiền— The Secret oƒ Zen School 

Một hôm, Thiển sư Tùng Nguyên Sùng Nhạc thượng đường thị chúng, nói: Thiền sư Lang Nha Huệ 
Giác, một vị Thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ X đã nói: “Nếu lão Tăng phải nói về vấn đề này, lão 
Tăng sẽ nói nó giống như một cái đại hồng chung vang tiếng khắp vũ trụ ngay lúc mà người ta đánh 
vào nó. Nó giống như một tấm kính sáng phản chiếu mọi vật ngay lúc nó được đặt lên giá. Lần nữa, 
nếu lão Tăng phải nói về vấn đề này, lão Tăng sẽ nói không một ai, dầu cho người đó là Long Thọ, 
Mã Minh, Ca Na Đề Bà, hay Xá Lợi Phất, có thể diễn tả được nó, dầu cho họ có khả năng biện tài 
như một dòng suối cuồn cuộn và trí tuệ như nước đang chảy. Nó không bị giới hạn bởi bầu trời bên 
trên hay đại địa bên dưới. Nó ôm trọn cả người khôn lẫn người ngu, và không thánh phàm nào có thể 
tách họ ra khỏi nó.” Đoạn, Thiền sư Tùng Nguyên đưa ra lời bình: “Thiển sư Lang Nha Huệ Giác đã 
tiết lộ ra vấn đề bằng cách này, nhưng nó cũng giống như tư nhân bán muối trên công lộ vậy (vào thế 
kỷ thứ X, thị trường muốn do chính phủ độc quyển, và việc tư nhân bán muối là một tội phạm).” Thiển 
sư Tùng Nguyên cho rằng Lang Nha Huệ Giác là một gã vô lại đã đưa những mật chỉ Thiền ra ngoài 
công lộ bởi vì, theo Tùng Nguyên, sự hòa hợp toàn hảo giữa một đệ tử đạt ngộ và của người thây 
không thể nhận thức được bởi một người chưa giác ngộ từ bên ngoài—One day, Zen master Sung-yuan 
Chung-yueh (1139-1209) entered the hall and addressed the assembly, saying: Zen master Langye 
Huijue, a Chinese Zen master ¡n the tenth century, stated, “Were I to speak of this matter, Ứd say 1ts 
like a great bell that resounds throughout the universe the moment 1s struck. Its like a bright mirror 
that reflects all things the moment 1fs set on 1s stand. Once again, were I to speak of this maftter, Ï 
would say that no one--be 1t Nagarjuna, Asvaghosa, Kanadeva, or Saripufra--can express 1í, even I1 
one possesses eloquence like a rushing stream and wisdom like flowing water. It 1s not bounded by the 
sky above, nor by the earth below. It embraces both the wise and the foolish, and neither sages nor 
ordinary people can separate themselves from 1t.” Then, master Sung-yuan commented, “Langye Hui- 
Jue đivulged the matter In this way, but 1fs like selling salt privately on a public highway (in the tenth 
century, the salt market was a government monopoly, and thus private sales were a crime).” Zen 
masfter Sung-yuan suggests that Langye Huijue was a rascal who offered the secrets of the Zen school 
on the public road because, according to Sung-yuan, the perfect accord between the understanding of 
an awakened disciple and that of the master cannot be perceived by an unawakened outsider. 


2) Tùng Nguyên: Người Giác Ngộ—An Enhightened One 

Tùng Nguyên Sùng Nhạc (1132-1202 or 1139-1209), tên của một thiển sư Trung Hoa, thuộc dòng 
Dương Kỳ của Thiển Lâm Tế, cháu trong Pháp của thiển sư Thiệu Long, dòng Thiền đã sản sanh ra 
Bạch Ấn Huệ Hạc, một nhà cải cách vĩ đại của Thiển tông Lâm Tế Nhật Bản. Chúng ta gặp tên của 
ông trong thí dụ thứ 20 của Vô Môn Quan. Thiền sư Tùng Nguyên là vị thiển sư có niên đại sau cùng 
nhất được nhắc đến trong Vô Môn Quan. Văn bản của thí dụ thứ 20 như sau: "Thiền sư Tùng Nguyên 
nói: "Tại sao một con người rất mạnh lại không nhấc hai chân mình lên được?' Rồi ông nói thêm: 
'Chúng ta không phải nói bằng cái lưỡi.' Sau đó, ông lại nói thêm: 'Lầm thế nào mà một người mắt 
sáng không thể tách những sợi chỉ đỏ dưới chân mình (trong Thiền, những sợi chỉ đỏ chỉ dục vọng, 
vọng tưởng và những ràng buộc của nghiệp)?" Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, thiển sư 
Tùng Nguyên đã dốc hết ruột gan, chỉ hiểm không ai lãnh thọ. Hễ nghe mà lãnh thọ được ngay thì 


2597 


đáng được đến đây mà chịu đòn của Vô Môn. Vì sao? Vì muốn biết thực vàng thì phải dùng lửa— 
Chung-yuan Chung-yueh (ShogensugaKu (Jap), name of a Chinese Zen master of the Yogi lineage of 
Rinzai Zen; a grandson in dharma of Master Shao-lung (Hu-ch1n Shao-lung). Through Master Chung- 
yuan passes the lienage of Zen that produced Hakuin ZenjJI, the great reviver of Rinzai Zen in Japan. 
We encounter his name in example 20 of the Wu-Men-Kuan. Master Chung-yuan 1s chronologically 
the last Zen master to appear 1n the Wu-Men-Kuan. In example 20 we read: "Master Chung-yuan said, 
THow 1s 1t that a man of great strength does not Hit up his legs?' And he also said, 'It 1snt the tongue 
with which we speak.' Then he said further: 'How 1s that the clear-eyed cant sever the red threads 
under their feet (in Zen, the red threads under the feet refer to the worldly passions and deluded 
thoughts, or karmic ties)?”" According to Wu Men Hui-Kai in the Wu-Men-Kuan, Chung-yuan 
certainly emptied his stomach and turned out his guts. However, there 1s no one who can acknowledge 
him. Yet even 1f someone could immediately acknowledge him, I would give him a painful blow with 
my stick 1f he can come to me. Why? Look† IÝ you want to know true gold, you must perceive 1t in the 
midst of fire. 


3) Tùng Nguyên: Thượng Đường— Takes the High Seat 

Một hôm, Thiển sư Tùng Nguyên Sùng Nhạc thăng tòa và nói: Trong khi đi hành cước, Triệu Châu 
đến chỗ của Lâm Tế. Triệu Châu gặp gỡ Lâm Tế lúc ông này đang rửa chân. Triệu Châu bèn hỏi: 
“Thế nào là Tây lai ý của Sơ Tổ Bồ Để Đạt Ma?” Lâm Tế đáp: “Lúc này lão Tăng đang rửa chân.” 
Triệu Châu đến gần hơn và tỏ ra là đang lắng nghe (hay muốn nghe thêm). Lâm Tế nói: “Lão Tăng có 
cần phải ném ra muỗng nước dơ thứ nhì hay không?” Triệu Châu đưa ra lời nhận xét: “Nếu ông hiểu, 
thì ông hiểu. Cần chi phải mổ vào nó như vậy?” Lâm Tế phủi tay áo và bỏ đi. Triệu Châu nói: “Ba 
mươi năm ta đi hành cước, nhưng hôm nay ta lại đưa ra lời khuyên một cách bất cẩn.” Thiển sư Tùng 
Nguyên lại đưa ra lời bình: “Nửa mưa nửa nắng (lần ranh giữa hai trạng thái); đào nở màu hồng, mơ 
nở màu trắng (Triệu Châu và Lâm Tế mỗi người đều có cách riêng của mình). Nếu ông hiểu, hãy tự đi 
đường của ông, chứ đừng mổ vào nó. Triệu Châu đưa ra lời khuyên ở chỗ nào. Hãy thử cho ra một câu 
trả lời.”—One day, Zen master Chung-yuan took the hiph seat and said: During his pilgrimage Chao- 
Chou came to see Lin-Chi. He met Lin-Chi Just as the latter was washing his feet. Chao-Chou asked, 
“What 1s the meaning of Bodhidharma's coming from the West?” Lin-Chi replied, “Right now I happne 
to be washing my feet.” Chao-Chou came closer and made a show of listening (to show a desire fo 
hear more). Lin-Chi said, “Do I have to toss out a second ladleful of dirty water?” Chao-Chou 
remarked, “If you understand, you understand. Whafs the use of pecking at 1t?” Lin-Chi shook his 
sleeves and left. Chao-Chou said, “Thirty years [ve been on pilgrimage, yet today I carelessly offered 
advice.” Zen master Sung-yuan commented, “Half rain, half shine (a draw between the two); peach 
blossoms are pink, plum blossoms are white (Chao-Chou and Lin-Chi each had his own way of doïng 
things). IÝ you understand, then be on your way--no need to peck at 1t. At what point dịd Chao-Chou 
offer advice? Try to øg1ve an answer.” 


CM.Tùng Vân: Shoun 

1) Tùng Vân Và Sự Chế—Shoun and the Matter oƒ Death 

Thiền sư Shoun rất thích âm nhạc và là người chơi đàn tỳ bà rất giỏi. Mẹ ngài cũng biết chơi loại đàn 
này. Vào những đêm trăng tròn, hai mẹ con thường cùng nhau đánh đàn. Một đêm, có một cô gái trẻ 
tình cờ đi ngang quan nhà của họ, cảm thấy rung động sâu xa khi nghe được tiếng đàn nên cô ta liền 
thỉnh ngài đến nhà cô ta vào buổi tối hôm sau. Ngài cũng nhận lời mới. Vài ngày sau, Thiền Sư Shoun 
tình cờ gặp cô gái trẻ ngoài phố và ngài đã cám ơn cô gái vì sự tiếp đãi chu đáo.Mọi người nghe thấy 
đều cười nhạo, hóa ra thiển sư đã đến viếng riêng tại nhà của một cô gái. Tuy nhiên, ngài không hể 
để ý đến những gì người khác nói về ngài. Một hôm, Thiển Sư Shoun phải đi giảng pháp ở một ngôi 
chùa xa. Vào tháng sau đó ngài trở về nhà thì mới hay mẹ ngài đã qua đời. Vì bạn bè không biết ngài 


2598 


ở đâu mà tìm nên họ đã tiến hành tang lễ. Thiển sư Shoun tiến về phía trước, cầm gậy gõ vào cỗ quan 
và nói: “Mẹ ơi! Con trai mẹ đã về!” Rồi ngài tự trả lời thay cho mẹ: “Mẹ rất mừng thấy con đã về.” 
Đoạn ngài đáp lại: “Dạ, con cũng rất mừng.” Sau đó ngài tuyên bố với mọi người: “Tang lễ đã hoàn 
tất! Các vị có thể chôn cất được rồi!” Lúc về già, biết mình sắp thị tịch. Một buổi sáng, ngài triệu tập 
tất cả đệ tử đến và cho biết là đến trưa thì ngài sẽ thị tịch. Ngài đi thắp hương trước di ảnh của mẹ và 
thầy mình rồi viết một bài kệ như sau: 
“Sáu mươi năm ta sống giữa đời, 

Cố sống làm một người thật tốt. 

Mây tan mưa tạnh trời quang, 

Giữa trời lồng lộng một vâng trăng thanh.” 
Lúc đó đồ chúng quanh ngài tụng một thời kinh và ngài đã yên bình thị tịch trong sự câu nguyện của 
họ—Zen Master Shoun was very much fond of music and was a master of the harp, which his mother 
also played. On fullmoon nighfs they used to play together. One night a young lady happened to pass 
by therr house and heard music. Deeply touched she 1nvited to visit her the next evening and play. He 
accepted the invitation. A few days later he met the young lady on the street and thanked her for her 
hospitality. Others laughed at him. He had visited the house of a woman of the streets. However, he 
dịd not mind whatever people had said about him. One day, Shoun left for a distant temple to deliver a 
lecture. A few months afterwards he returned home to find his mother dead. Friends had not known 
where to reach him, so the funeral was then in progress. Shoun walked up and hit the coffin with his 
staff, he said: “Mother, your son has returned.” And then he himself responed for his mother: “[ am 
glad to see you have returned, son.” Shoun then said, “Yes, m glad too.” Then he announced to the 
people about him: “The funeral ceremony 1s over. You may bury the body.” When Shoun was old he 
knew his end was approaching. He asked his disciples to gather around him in the morning, telling 
them he was going to pass on at noon. Burning incense before the picture of his mother and his old 
teacher. Then he wrote a poem: 

“For fifty-six years I lived as best I could. 

Making my way ïn this world. 

Now the rain has ended, the clouds are clearing. 

The blue sky has a full moon.” 
His disciples gathered about him, reciting a sutra and Shoun peacefully passed on during the 
1nVOcafion. 


2) Tùng Vân: Tấm Lòng Người Hiếu Tử Đã Làm Thay Đổi Được Mẹ Mình— Shoun's Fiial Piety 
Had Changcd His Mother 
Shoun là một trong những vị thầy nổi tiếng của tông Tào Động Nhật Bản. Khi hãy còn là một thiển 
sinh thì cha ngài qua đời để lại cho ngài một mẹ già phải chăm sóc. Mỗi khi Shoun đi đến Thiền 
đường đều luôn đưa mẹ cùng đi. Và vì có mẹ đi theo nên Shoun không thể sống trong cộng đồng Tăng 
lữ được. Vì vậy nên ngài dựng một căn lều nhỏ để chăm sóc cho mẹ ở đó, Ngài thường sao chép kinh 
điển, thi kệ Phật giáo, và bằng cách này ngài có được một ít tiền để mua thức ăn. Khi thấy Thiền sư 
Shoun mua cá cho mẹ ăn, người ta chế nhạo ngài, vì một vị Tăng không được ăn cá. Nhưng Shoun 
chẳng hề để tâm tới việc ấy. Tuy nhiên, mẹ ngài cảm thấy bị tổn thương khi thấy những người khác 
cười chê con trai mình. Cuối cùng, bà nói với Shoun: “Mẹ muốn làm ni cô. Mẹ cũng có thể ăn chay 
như con.” Bà đã làm như thế, và kể từ đó hai mẹ con cùng nhau tu tập—Shoun was one of the most 
famous teachers of Japanese Soto Zen Sect. When he was still a student his father passed away, 
leaving him to care for his old mother. Whenever Shoun went to a meditation hall he always took his 
mother with him. Since she accompanied him, when he visited monasteries he could not live in the 
monk commumity. So he built a little hụt and care for her there. He would copy sutras, Buddhist verses, 
and in this manner he received a few coins for food. When Shoun bought fish for his mother, the 


2599 


people would scoff at him, for a monk 1s not supposed to eat fish. But Shoun địd not mind. His mother, 
however, was hurt to see others laugh at her son. Finally she told Shoun: “I think I will become a nun. Ï 
can be a vegetarian too.” She did, and since then they studied together. 


CMI. Tùng Vĩ Ba Tiêu: Mafsuo Basho 
1)_ Một Chiều Thu!—An Auhunn Evening! 
Vào lúc Ba Tiêu hoàn tất cuộc du hành lần thứ nhì đến Đông Đô, thiển tập cũng như tài thi thơ của 
ông đã thuần thục, và bây giờ thì ông đã có cảm giác sâu sắc về chế ngự cái ngã đạt được cái cảm 
giác của sự tham dự vào trật tự tự nhiên của vạn hữu. Cảm giác này được diễn tả trong một trong 
những bài cú đẹp nhất của ông: 
“Một chiều thu 

Dọc đường 

Không một ai 

Rảo bước.” 
By the time Basho finished the second Journey to Kyoto, his Zen practice had matured, as well as his 
poetic talents, and he now had a deep sense of having quelled his ego and achieved a sense of 
participation in the natural order of things. This sense 1s expressed 1n one of his most beautiful haiku: 


“No one walks 
Along the path 
This autumn evening.” 


2) Tùng Vĩ Ba Tiêu: Một Lọn Tóc Của Người Mẹ Quá Cố!—A Lock oƒ His Dead Mothers Hair! 
Dầu có được một căn lều trong khi Ba Tiêu đang học với Thiển sư Bu'cho, nhưng nhà thơ vẫn thấy tự 
nơi chính mình một sự vô gia cư. Điều này dẫn đến việc ông bắt đầu chuyến du hành đầu tiên trong 
nhiều chuyến về sau này vòng quanh đảo Honshu. Du hành là một loại sinh hoạt khó khăn về thể chất 
và hoàn cảnh xã hội vào thế kỷ thứ XVI ở Nhật Bản, và về thể chất Ba Tiêu đặc biệt không mấy gì 
mạnh khỏe cho lắm. Ông hiểu rằng mạng sống của mình có thể bị nguy hiểm trong chuyến du hành 
này. Ông cảnh báo các đệ tử là đừng lấy làm lạ nếu ông bị bọn thảo khấu sát hại hoặc giả chết vì kiệt 
sức ở một nơi nào đó trên đường đi. Bất kể nguy hiểm, ông hết sức cố gắng. Muốn thách thức với 
chính mình. Chuyến du hành đầu tiên là từ Giang Hộ đi Đông Đô và trở về Giang Hộ, bằng con đường 
đi ngang qua quê nhà, nơi mà người anh của ông đưa cho ông một lọn tóc của người mẹ quá cố của 
ông. Điều này khiến ông sáng tác bài cú sau đây: 
“Nếu con mà nắm nó trong tay mình 

Nó sẽ tan chảy với những dòng lệ-- 

Băng giá mùa thu.” 
Although residing in a hut while Basho was studying with Zen master Bucho, but the poet still found 
himself homelessness. This led him to undertake the first of several Journeys he would make around 
the island of Honshu. Travel was a kind of difficult activity 1n the physical and social environment of 
seventeenth century Japan, and Basho was not particularly strong physically. He understood that his 
life could even be in Jeopardy during the trip. He warned his disciples that they should not be surprised 
1f he were killed by bandits or expired of exhaustion somewhere along the route. In spite of the 
dangers, he was committed to the endeavor. He wanted to challenge himself. His first Jjourney was 
from Edo to Kyoto and back, by way of his hometown, where his brother presented him with a lock of 
their dead mother s harr. That prompted his haiku: 

“IfI were to hold 1t in my hand 
lt would melt with my tears-- 
The frost of autumn.” 


2600 


3) Tùng Vĩ Ba Tiêu: " Sau Mưa, Rong Rêu Xanh Hơn; Trước Khi Rêu Xanh, Ếch Nhảy Vào Nước, 
Tỏm !—After the Rain the Moss has grown Greener; Prior to the Greenness: A frog Juunped tnto 
the Water, Pom! 

Sau một thời gian ngắn tu tập, Thiền Sư Ba Tiêu có cả đệ tử lẫn người bảo trợ, và về mặt vật chất thì 

cuộc sống của ông thoải mái; tuy nhiên, ông cũng cảm thấy không hài lòng. Rồi sau đó túp lều nhỏ 

của ông bị thiêu rụi khi cơn hỏa hoạn quét qua cả xóm khiến ông trở thành vô gia cư; ít lâu sau đó, 
ông nghe tin mẹ mình qua đời. Sự tỉnh thức về vô thường của đời sống đang lớn dân khiến ông đi tìm 
sự giáo huấn về Thiền. Vị thầy mà ông tìm gặp tại ngôi chùa Kompon-ji gần đó, tên là Bu'cho. Nói 
gọn lại, Ba Tiêu được coi như là đã trở thành Tăng sĩ, nhưng cuối cùng ông không thí phát, và vẫn duy 
trì tình trạng cư sĩ. Tuy vậy, ông vẫn gắn chặt với thiển tập. Lúc nào Thiền sư Bu'cho cũng thách thức 
ông diễn tả sự hiểu biết của mình về Phật giáo, và ông trả lời bằng cách viện dẫn kinh điển mà ông đã 
từng đọc qua khi còn là học viên ở Đông Đô hoặc giả tham chiếu những Thiền sư Trung Hoa hay Nhật 

Bản trong quá khứ. Thiền sư Bu'cho quở trách ông: “Những lời này là của người khác. Hãy nói cho lão 

Tăng biết bằng chính lời của ông.” Dầu là một thi sĩ bạo dạn, Ba Tiêu không có câu đáp nào. Rồi một 

hôm, Thiền sư Bu'cho đi ngang qua một cái ao trong tự viện chỗ mà Ba Tiêu hành thiển. Bucho hỏi: 

“Việc hành thiển của ông tiến bộ tới đâu rồi?” Ba Tiêu đáp lời một cách tự động theo hướng thi thơ: 

“Sau những trận mưa, cỏ xanh hơn bao giờ hết.” Thiển sư Bu'cho đáp lại: “Vậy thì nói cho lão Tăng 

biết bản chất của Phật giáo trước khi có cái xanh của cỏ.” Ba Tiêu bị đặt vào tình thế khó khăn trong 

một lúc. Rồi biến cố xảy ra mang đến sự đạt ngộ của ông. Có một làn nước bắn lên trong ao. Ba Tiêu 
nói: “Một con nhái nhẩy vào nước. Nghe tiếng!” Về sau này ông làm lại một công án nổi tiếng, mà 
trong tiếng Anh nó còn ngắn gọn hơn cả tiếng Nhật: 
“Một cái giếng cổ, 
Con nhái nhảy vào, 
Tóm!” 
Nhờ được thầy mình hỏi về chân lý rốt ráo của mọi vật trước khi có thế giới sai biệt này, đã thấy con 
ếch nhảy xuống giếng cạn, tiếng động rung lên giữa một vùng tĩnh lặng, từ đó bắt được mạch nguồn 
của đời sống, và thiển sư Ba Tiêu ngồi đó ngắm nhìn cõi lòng mình đang xuôi theo dòng sinh hóa triển 
miên của thế giới —After a short period of cultivation, Zen Master Matsuo had both students and 
patrons, and, physically, his life was comfortable; however, he also felt a deep dissatisfaction. Then his 
small hut was destroyed by fire which swept through his neighborhood, leaving him homeless; shortly 
afterwards, he received word that his mother had died. A growing awareness of the transcience of life 
drove him to seek 1nstruction in Zen. The teacher he found, at nearby Kompon-ji, was named Bu cho 

(1643-1715). Briefly speaking, Basho was considered becoming a monk; but in the end he did not have 

his head shaved, and he remained a layman. He did, however, stay an adherent of Zen and practiced 

zazen under the guidance of Master Bucho, and commit himself seriously to the practice of zazen. 

Over and over, Zen master Bucho challenged him to express his understanding of Buddhism, and he 

would reply by quoting sutras he had read while a student in Kyoto or by making reference to Chinese 

or Japanese Zen masters of the past. Zen master Bu'cho chided him, “These are words of others. Let 
me hear your words.” In spite of his prowess as a poet, Basho had no reply. Then one day, Zen master 

Bucho passed by the monastery pond where Basho was engaged in meditation. He inquired, “How 1s 

your pracfice proceeding?” Basho automatically answered poetically, “After the rains, the gøTass 1s 

greener than ever.” Zen master Bucho shot back, “So, tell me of the nature of Buddhism before the 
øreenness of the grass.” Basho was stymied for a moment. Then the event took place that brought him 
to awakening. There was a splash in the pond. Basho said, “A frog Jumped Into the water. Hear the 
sound!” Later he reworked this into his best-known koan, which even briefer in 1ts English rendition 
than 1f 1s in Japanese: 

“The old pond. 


2601 


A frog Jumps In. 

Plop.” 
Owing to the opportunity of being questioned by the master about the ultimate truth of things which 
existed even prior to this world of particulars, saw a frog leaping into an old pond, 1ts sound making a 
break Into the serenity of the whole situation, the source of life has been grasped and Ba-]iao, sifting 
there watches every mood of his mind as 1t comes 1n contact with a world of constant becoming. 


4) Tùng Vĩ Ba Tiêu: Ta Gặp Một Thứ Gì Đó Còn Đẹp Hơn Hoa Nhiều!—I Saw Something More 
Beautiful Than Flowers! 

Ba Tiêu lưu lại với bằng hữu và những người ngưỡng mộ gần Hồ Biwa, nằm về phía động của Đông 
Đô, và sau đó trở về Giang Hộ vào năm 1691. Vào năm 1694, ông thực hiện cuộc du hành cuối cùng. 
Một câu chuyện phổ thông đã kể lại trước chuyến du hành mà ông đã dự tính đi để thưởng lãm hoa nở 
tại một địa phương nổi tiếng. Ngay sau khi ông khởi hành, Ba Tiêu gặp một nhóm người đang nói về 
một đứa con gái hiếu hạnh của một gia đình nông dân, nổi tiếng là một người đàn bà đã tỏ ra hết lòng 
chăm sóc cha mẹ già. Ba Tiêu vòng trở lại để gặp người đàn bà này và ông rất cảm kích đến độ ông 
cho bà ta hết khoản tiền mà ông ta đã để dành cho chuyến đi thưởng lãm hoa này. Khi ông trở về 
Giang Hộ, những học trò hỏi về hoa. Ba Tiêu bảo họ: “Ta gặp một thứ gì đó còn đẹp hơn hoa 
nhiều.”—Basho stayed for a while with friends and admirers near Lake Biwa, east of Kyoto, and then 
returned to Edo in 1691. In 1694, he made his last trip. A popular story mentions a prior trip that he had 
planned to make to view the flowers that were 1n bloom at a noted locale. Soon after he set out, Basho 
came upon a group of people talking about the daughter of a peasant family who was noted for the 
great devotion she demonsftrated in the care she provided her aged parents. Basho made a detour to 
VIsit this young woman and was so impressed with her that he gave her the money he had saved for the 
flower viewing expedition. When he returned to Edo, his students asked about the flowers. Basho told 
them: “I saw something more beautiful than flowers.” 


3) Tùng Vĩ Ba Tiêu: Tên Ăn Trộm, Bỏ Lại Phía Sau Ánh Trăng Và Song Cửa!— The Thieƒ Lef It 
Behind the Moon and the Window! 
Những bài cú hay nhất của Thiển Sư Ba Tiêu được dùng làm mẫu mực cho tất cả các tác giả về sau 
nầy; những tác giả nầy đã thấm nhuần tinh thần thiển cũng như thể hiện kinh nghiệm phi nhị nguyên 
của họ. Dưới đây là những thí dụ về hài cú Thiển của Thiển sư Ba Tiêu Huệ Thanh: 
“Tên ăn trộm 
Bỏ lại phía sau. 
Ánh trăng và song cửa." 
Người ta nói rằng để nắm bắt được phẩm chất nguyên thủy của loại hài cú như vậy, người ta phải lặp 
đi lặp lại năm bảy lần hay nhiều lần với sự tiếp xúc sâu sắc. Từ đó đưa tới trực giác hay tuệ giác khá 
hơn—Zen Master Basho's best haiku, which became models for all later haiku poets, are permeated 
with the mind of Zen and express the nondualistic experience of Zen. The following are Zenic 
examples, by Basho: 
“The thief 
Left it behind. 
The moon and the window." 
It has been said that to catch the original quality or effect of such a haiku one must repeat 1t several 
times, or even many times, with deepening contact. From that comes 1ntuition, or, better 1nsight. 


2602 


CMII. Túy Ông Nguyện Lư: Suiwo Genro 
1) Bảy Mươi Ba Năm Trêu Phật Nhạo Tổ, Lời Cuốt “Cái Gì Đây!” Kaaa!— Fooling Buddhas and 
Patriarchs For Seventy-Three Years, Final Words, What? Kaaa! 
Nói về tông môn của lão sư Bạch Ẩn, sư nói: "Trong số các đệ tử của tiên sư Bạch Ẩn, chỉ có Đông 
Lãnh Viên Từ là người duy nhất nắm bắt được toàn bộ yếu chỉ của tông môn. Trong khi đó, người 
chứng ngộ thâm sâu nhất là thiển sư Đại Hưu Chánh Niệm." Sư Túy Ông cũng nói thêm: "Ngay cả 
những thiền giả đã từng hành cước vô ngại khắp nơi, đã dạn dày kinh nghiệm, có tài biện giải sắc bén, 
cũng thấy mình kém cõi thua thiệt khi diện kiến tiên sư Bạch Ẩn. Vì sao lại như vậy? Vì tiên sư như 
cây đại thụ vươn thẳng lên trời cao, còn họ như cỏ dại chỉ đủ sức phủ quanh mặt đất mà thôi, đến nỗi 
họ không biết phải tiến thối như thế nào. Nên họ đành cuốn cờ dẹp trống mà cúi đầu bái phục." 
Không có một hội chúng Thiển nào có được gốc đại thụ như vậy; vì vậy mà những ai đã từng bước qua 
bóng đại thụ ấy đều có thể ngẩng cao đầu đối diện với mọi thử thách. Đây là điều mà ta đoan chắc 
với mấy ông như vậy! Khi sư sắp thị tịch, Tăng chúng vây quanh xin sư lời phó chúc. Sư đã quở trách 
họ. Đến khi họ cố nài nỉ, sư đã hạ bút viết: 
"Trêu Phật nhạo Tổ 

Suốt bảy mươi ba năm trời. 

Còn lời cuối trong đời. 

Cái gì? Cái gì đây? 

Kaaal" 
Speaking of the school of his old teacher Hakuin, Suiwo said, "The only one of his followers who 
snatched all the spiritual goods from Hakuins house was Torei. While the only one who penetrated 
deeply into the source of his teaching was Daikyu." Suiwo also said, "Even Zen monks who traveled 
freely throughout the land without inhibition found themselves at a loss when they met Hakuin. Why 
was this? Because 'ereat tree reached the sky, barbed wired covered the ground,' so that they could 
neither advance nor retreat. Therefore they had their flags and drums taken away, so they took off 
their armor and surrendered. None of the other Zen congregations have these great trees; that 1s why 
monks sftride right past them, and they are unable to trip up anyone at all. Ï guess thats fitting." When 
Suiwo was on his deathbed, his attendants asked for a parting verse. Suiwo scolded them. When they 
repeated the request, he took a brush and wrote, 

"I've been fooling 

Buddhas and Zen masters 

for seventy-three years. 

As for the final statement, 

What? What? 

Kaaal" 


2) Túy Ông Nguyện Lư: Giác Ngộ Khi Nghe Tiếng Chuông Chùa!—Attained Great Enlightenment 
When Hearing the Sound oƒ a Bell! 
Từ năm 19 tuổi, Túy Ông đã đi hành cước khắp nước Nhật tầm sư học đạo. Cuối cùng, ông tự nghĩ: 
"Đời nay, các bậc tôn sư đều giống như nhau cả, chỉ tùy tiện giáo dẫn chứ không đưa ra một đường lối 
tu hành rõ ràng cho người học đạo nương theo. Nên không có gì là đáng tin cậy cả. Nếu ta ở lại với 
Tăng đoàn, chỉ e rằng hao tổn công phu và thời gian một cách vô ích. Tốt hơn, ta nên tìm một chỗ sống 
một mình nơi hoang vắng để chuyên tâm tu hành." Một buổi chiều khi Túy Ông đang ngồi ngắm cảnh 
mặt trời lặn, khởi tâm tự trách: "Suốt năm năm ròng rã, ta đã ngày đêm chuyên tâm tham cứu lý thiển 
và nỗ lực công phu. Nếu ta cứ tiếp tục như thế này thì biết đến chừng nào ta mới chứng đắc được con 
đường giác ngộ?" Ngồi đắm chìm trong suy tưởng. Một đêm đã trôi qua mà vị ẩn sĩ trẻ cũng không hề 
hay biết. Đến hừng sáng, Túy Ông bỗng nghe tiếng chuông chùa từ xa trong bâu không khí tĩnh mịch. 


2603 


Ngay lúc đó, Túy Ông hoát nhiên đại ngộ. Lúc ấy Túy Ông vừa mới 24 tuổi. Sư đã làm bài kệ để ghi 
nhận sự kiện này: 
"Chuông chùa ngân nga 
Mở toang vũ trụ 
Vầng đông ló dạng 
Khắp chốn ánh quang 
Pháp gì chẳng rõ 
Ngữa mặt cười vang." 
Genro traveled all over Japan visiting Zen masters from the time he was nineteen years old. 
Eventually he thought to himself, “The teachers everywhere are alike, giving guidance at random. 
They are unreliable. If I remain In a commumrty, I will waste a lot oŸ time on trivial things. It would be 
better for me If I lived alone in a deserted place 1n order to meditate single-mindedly." One afternoon 
as he watched the setting sun, Genro siphed to himself, "I have already spent five years working on 
Zen day and nipht. If I Just spend my days this way, when wIÏll I ever pass all the way through?” Genro 
then sat on a boulder and plunged into intense concentration. Without realizing 1t, he sat there all 
through the night. Unaware of the breaking of dawn, Genro suddenly heard the bell of a distant temple. 
At that momernt his mind opened up and he attained great enlightenment. Twenty-four years old at the 
time, Genro composed an extemporaneous verse on this happy OoCcasIon: 
“At dawn, 1n response to the temple bell, 
the universe opens; 
The orb of the sun, bright, 
comes from the Great East. 
What this principle 1s, I do not know; 
Unawares my Jowls are filled with gales of laughter.”" 


3) Túy Ông Nguyện Lư: Hạng Mắt Voi Mũi Khi Trì Tụng Kinh Điển Có Ý Nghĩa Gì?—Oƒ What 

Use Are Worldlings oƒ Elephant Eyes and Monkey Noses Making a Living by Rectting Scriptures? 
Bảy năm sau ngày thiển sư Bạch Ấn thị tịch, cả hai vị thiển sư Daikyu và Reigen cùng đến nài nỉ thiển 
sư Túy Ông chủ trì pháp hội nhân ngày kỷ niệm lễ giỗ lần thứ bảy của Bạch Ấn. Không thể từ chối, 
Sư Túy Ông đứng ra làm pháp chủ và thuyết giảng về năm pháp Thiển trước hội chúng hơn hai trăm 
vị. Lúc đó, sư Túy Ông đã vào khoảng năm mươi tám tuổi. Đạo tràng của ông gồm hơn trăm Tăng 
sinh. Họ sống và lao tác bên trong thiển viện, sư không có đủ giờ để tiếp kiến từng người một. Sư lại 
được thỉnh giảng ở nhiều nơi khác, thu hút số thiền giả từ ba đến năm trăm người. Trong những năm 
sau đó, có khi số thiển giả lên đến bẩy tám trăm vị. Sư thường nói với mọi người: "Cổ đức nói rằng 
làm người thì nên thư thả hơn là cố sức. Ta thì lại không đồng ý như vậy; theo ta thì nên cố sức hơn là 
thư thả. Đừng yếu đuối và cũng đừng dựa dẫm vào ai cả. Các ông nên luôn nhớ rằng có người ngộ đạo 
chỉ sau một vài đêm chuyên tâm thiển định." Sư cũng thường nói: "Mọi nơi khác người ta công phu 
hành trì theo đúng thứ tự thời khắc biểu, và nghi thức lễ bái trì tụng nghiêm nhặt. Ở đây chú ng ta toàn 
là hạng mắt voi mũi khỉ, một túm lông trên ống chân cũng chẳng có. Vậy thì nuôi sống cuộc tu hành 
bằng trì kinh tụng kệ có ý nghĩa gì?"—Seven years afier Hakuins passing, Daikyu, Reigen, and Torei 
finally converged on Suiwo and insisted that he be the master of the ceremonmies for the traditional 
seven-year memorial service to be held for Hakuin by his disciples. Unable to refuse, Su1wo rose to 
the occasion by lecturing on the Five Houses of Zen to an assembly of more than two hundred. SuIwo 
was about fifty-eight years old at this trme. Now the rank of his followers swelled to more than a 
hundred. They lived in individual quarters all over the area, and there was enouph time for Su1wo to 
meet with them all when they came to see him. Suiwo was also Invited to speak at other places, 
attracting audiences of three to five hundred. In later years he drew as many as seven and eight 
hundred listeners to his lectures on the Zen classics. Suiwo used to tell people, “An ancient said that 1t 


2604 


1s preferable to be too relaxed than too 1ntense. I do not agree; 1t 1s better to be too intense than too 
relaxed." Suiwo would add, "Dont be weak and dependent. You should always remember that 
someone who keeps on seeking the truth unremittingÌy can penetrate in one or fWwo nights." Su1wo was 
also used to say, "Everywhere else they are orderly and regular, the1r ceremonious bearing models of 
dignity. Here we have elephant eyes and monkey noses, with no hair on the shins. Of what use are 
worldlings making a living by reciting scrIptures?” 


4) Túy Ông Nguyện Lư: Hãy Nghiền Ngẫm Thêm Ba Ngày Nữa— Meditate For Three More Days 
Vào một mùa an cư kiết hạ, một đệ tử từ một hòn đảo ở miễn Nam nước Nhật đến xin nhập môn. Túy 
Ông giao cho anh ta để mục: "Nghe tiếng vỗ của một bàn tay." Người đệ tử lưu lại ba năm mà không 
vượt qua được bước thử thách ấy. Một đêm kia, nước mắt ràn rụa, anh ta đến gặp thầy và thưa rằng: 
"Đệ tử phải quay về phương Nam trong nỗi ngượng ngùng và hổ thẹn vì đệ tử không tìm được lời giải 
cho để mục." Túy Ông khuyên anh ta: "Ông hãy ở lại thêm một tuân nữa và cố gắng quán tưởng." 
Vẫn không một tia sáng nào. "Hãy thử thêm một tuân nữa nào!" Túy Ông lại bảo. Người đệ tử vâng 
lời, nhưng vẫn không có kết quả gì. "Hãy thử thêm một tuần nữa xem sao?" Túy Ông lại bảo. Lại 
thêm một thất bại nữa. Trong sự tuyệt vọng, người học trò van xin Thầy cho mình đi, nhưng Túy Ông 
vẫn yêu cầu anh ta ở lại nghiền ngẫm thêm năm ngày nữa. Vẫn không có kết quả gì. Thây lại bảo: 
"Hãy nghiền ngẫm thêm ba ngày nữa. Và nếu vẫn không có kết quả gì, thì thà là ông chết đi còn hơn." 
Qua ngày thứ ba, ánh sáng lóe lên trong tâm người đệ tử và cuối cùng ông đã thâm nhập được vào ý 
nghĩa của "Một bàn tay." Có lẽ thiển sư cũng sung sướng không kém gì đệ tử của mình—During a 
summer seclusion period, a pupil came to him from a southern island of Japan. Suiwo gave him the 
problem: "Hear the sound of one hand." The pupil remained three years but could not pass this test. 
One night he came 1n tears to Suiwo. "Ï must return south in shame and embarrassment," he said, "for I 
camnot solve my problem." "Wait one week more and meditate consfantly," advised Suiwo. Still no 
enlightenment came to the pupil. ”“Try for another week," said Suiwo. The pupil obeyed but in vain. 
"Still another week." Yet this was of no avail. In despair the student begged to be released, but Su1wo 
requested another meditation of five days. They were without result. Then he said: "Meditate for three 
days longer, then 1f you fail to attain enlightenment, you had better kill yourself.” Ôn the third day sure 
enough a light dawned on him and he finally penetrated Into the meaning (was enlightened) of the 
"One hand." Perhaps the master was a happy man no less than the pupil himself. 


35) Túy Ông Nguyện Lư: Hiếm Khi Tọa Thiền và Chẳng Bao Giờ Đọc Kinh Điển— Hardly Sử in 
Meditation and Scarcely Read any Scripture 
Túy Ông Nguyện Lư là tên của một vị Thiền sư của Nhật Bản vào thế kỷ thứ mười tám. Hai vị Túy 
Ông Nguyện Lư và Đông Lãnh Viên Từ là hai thiển sư trợ giáo đắc lực nhất của thiền sư Bạch Ấn 
Huệ Hạc (1689-1769). Túy Ông Nguyện Lư được biết đến như là một bậc thầy có khả năng rất lớn, 
còn Đông Lãnh Viên Từ là bậc thầy với thiền pháp tỉnh tế. Nhiều vị nối pháp thiển sư Bạch Ấn về sau 
này đã nhận được sự chỉ dạy rất cao thâm từ một trong hai vị thiển sư trẻ này. Lần đầu diện kiến thiển 
sư Bạch Ẩn thì Túy Ông đã trên ba mươi tuổi. Không ai biết về quãng đời trước đây của ông cả. VỊ 
thiển sư vĩ đại Bạch Ẩn Huệ Hạc đã nhận thấy căn tánh xuất sắc của Túy Ông, nên Bạch Ẩn đã tận 
tâm gò ép Túy Ông phải nhận chân ra được tiểm năng của mình trong tu tập giác ngộ. Túy Ông đã tu 
tập trong đạo tràng của thiền sư Bạch Ấn trong suốt hai mươi năm trời, nhưng trong suốt thời gian đó 
ông đã sống cách đạo tràng hơn mười dặm đường và chỉ đến để nghe mỗi khi thầy giảng pháp. Những 
cuộc tham vấn của Túy Ông với Bạch Ẩn luôn xây ra vào ban đêm, vì vậy không ai thấy ông đến và 
đi. Vào những ngày Bạch Ấn thuyết giảng thì Túy Ông lại rời khỏi đạo trầng ngay sau khi cuộc thuyết 
giảng chấm dứt. Vì thế thật khó cho người ta biết được Túy Ông là đệ tử của Bạch Ẩn. Túy Ông là 
một vị thiển sư có bản chất thật là kỳ lạ. Sư thích uống rượu đế, không hề để tâm đến chuyện hơn 
thua, và nói năng hành động vượt ngoài thói thường. Sư hiếm khi tọa thiển và chẳng bao giờ đọc kinh 


2605 


điển. Sư không trụ lại một nơi cố định, nhưng lại lăn ra ngủ bất kỳ nơi nào ông có thể nằm, tự cho là 
mình may mắn khi có rượu để uống. Sư thích đánh cờ, vẻ tranh và sống đời tùy thích. Người đương 
thời không thể nào biết được sư là người thâm thúy hay là một kẻ nông cạn. Dầu sư không sống trong 
thiển viện, nhưng khi lão sư Bạch Ẩn lâm bệnh, sư đã dọn đến để chăm sóc cho thầy. Sau khi Bạch Ẩn 
thị tịch, Túy Ông kế thừa thiển viện theo sự chỉ định của thầy, nhưng lúc đầu sư không chịu làm gì cả. 
Mỗi khi có ai đến xin học thiển thì sư bảo họ đến tìm gặp thiển sư Đông Lãnh Viên Từ. Dầu sư từ chối 
thuyết giảng về thiển, lúc nào cũng có hơn bảy chục hay tám chục thiển sinh vây quanh ô ông. Ngay khi 
hai vị thiển sư Đại Hưu Chánh Niệm và Reigen, người đã từng đắc pháp với thiền sư Bạch Ấn, đứng ra 
viết thư thúc dục sư phải đứng ra hoằng pháp, sư vẫn an nhiên bất động—Suiwo Genro, name of a 
Japanese Zen master in the eighteenth century. Suiwo and Torei were Zen master Hakuins two most 
capable assistants. Suiwo was known as a master of great capacity, Torel as a master of subtle detaIl. 
Many of Hakuins later successors actually received the1r advanced training from one or both of these 
younger masters. Suiwo was already over thirty years old when he met Hakunm for the first time. 
Nothing whatsoever 1s known of his early lie. The great master Hakuin saw SuIwo to be a man of 
exceptional spirit, and pressed him very hard to realize his potential. Suiwo spent twentfy years In 
Hakuins school, but he lived ten miles away and never came to the temple except when there was a 
lecture. His private consultations with the teachers always took place late at night, so no one ever saw 
Suiwo coming and going. On lecture days he would leave as soon as the talk was over. Thus 1t was 
hardly realized that Suiwo was Hakuins disciple. Suiwo was so strange by nature. Fond of rice wine, 
he paid no aftention to trivial matters, and often spoke and acted outside the bounds of normal 
convenfion. He hardly sat in meditation at all and scarcely read any scripture. He had no fixed abode 
but would sprawl out to sleep wherever he might be, considering himself lucky 1f he had managed to 
obtain enough wine to get tipsy. He enJoyed hobbies of chess and painting and lived life as he pleased. 
People couldnt decide whether he had hidden depths or was Just a shallow man. Although Suiwo dịd 
not care to live in Hakuin's temple, when the øgreat master was in his final illness, Suiwo came back to 
take care of him. After Hakuin died, Suiwo inherited the temple, but he didnt do anything. Whenever 
people came to study Zen, Suiwo would simply tell them to go to Torei. Yet in spite of his refusal to 
talk about Zen, there were never fewer than seventy or eighty seekers surrounding him. Now Daikyu 
and Reigen, Zen masters who had also studied with Hakuin, began writing letters to Suiwo urging him 
to øget to work. In spite of their efforts, however, Suiwo remained serenely unmoved. 


CMIII Tuyên Hóa: Hsuan-Hua 

1) Định Sanh H Lạc Địa—Stage oƒ the Happiness 0ƒ Producing Samadhi 

Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa (1918-1995) trong Khai Thị, Tập IV, giai đoạn Định Sanh Hỷ Lạc Địa, 
còn gọi là Nhị Thiển. Trong giai đoạn nầy, hành giả kinh nghiệm một thứ khoái lạc không gì sánh 
bằng, chính là “Thiển duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn”, bởi trong cảnh giới nầy hành giả thấy khoái 
lạc quên luôn cả đói, có thể nhịn ăn, nhịn uống trong nhiều ngày mà không hề hấn gì. Tuy nhiên, hành 
giả không nên chấp trước vào thành tựu nây. Nếu quá luyến ái với cảnh giới nầy. Trong trạng thái 
nầy, không những hô hấp đình chỉ mà mạch cũng ngưng đập. Khi nào ra khỏi định, cơ thể trở lại hoạt 
động bình thường —According to Most Venerable Hsuan-Hua In the Dharma Talk, Volume IV, this 
sfage 1s also called the Second Dhyana. In a state of concentration, an incomparable happiness comes 
forth. We refer to 1t as “taking the bliss of Dhyana as food and being filled with the Joy of Dharma." 
Happiness such as this leaves one unaware of hunger. Thus, we can sit for many days without any 
problem. However, we must not become attached to this state, for as soon as we become attached, all 
our previous efforts will be wasted and we will enter a demonic sfate. So we must be extremely 
careful. At the stage of Second Dhyana, not only does the breath stop, but the pulse stops as well. 
When one leaves concentration, these processes resume their normal functioning. 


2606 


2) Tuyên Hóa: Ly Hỷ Diệu Lạc Địa— Stage gƒ the Wonderƒful Bliss oƒ Leaving Happiness 

Rời hỷ lạc với cái định của tam thiển. Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa (1918-1995) trong Khai Thị, Tập 
IV, Ly Hỷ Diệu Lạc Địa, còn gọi là Tam Thiền. Trong giai đoạn nây hành giả la sự hoan hỷ trong nhị 
thiển, đạt tới một thứ khoái lạc kỳ diệu không thể diễn tả được, đồng thời cảm thấy hết thảy mọi thứ 
đều là Phật Pháp, mọi thứ đều là khoái lạc. Trong giai đoạn nầy, cả hô hấp lẫn mạch đều đình chỉ, ý 
niệm cũng dừng lại, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, chẳng nghĩ phải, chẳng nghĩ quấy, một niệm 
cũng chẳng sanh. Tuy nhiên, hành giả cũng đừng tự hào, vì đây cũng chỉ là một giai đoạn trên đường 
tu tập mà thôi. Từ đây đến chỗ liễu sanh thoát tử hãy còn xa lắm——Paradise of joy after previous joys. 
According to Most Venerable Hsuan-Hua 1n the Dharma Talk, Volume IV, this stage 1s also called the 
Thĩrd Dhyana. One reaches a wonderful, inexpressible happiness that leaves behind the happiness 
found in the Second Dhyana. We feel that absolutely everything 1s part of the Buddhadharma, and 
everything 1s a source of Joy. In this stage, not only do the breath and the pulse stop, but the thinking 
processes also cease. At this point, we no longer think of good or evil, or right or wrong, not even a 
single thought arises. All the same, we must not feel that such a state 1s extraordinary. It 1s simply one 
step along the way, and 1t 1s a million miles away from putting an end to birth and death. 


3) Tuyên Hóa: Ly Sanh HỆ Lạc Địa—Stage oƒ Happiness Leaving Birth 

Ngôi sơ thiền của cõi trời sắc giới, địa thứ năm trong cửu địa tam giới trong đệ tứ Thiền thiên. Đây là 
nơi đã lìa các phiển não xấu ác ở dục giới mà sanh vui mừng khi bước vào cõi sắc giới. Theo Hòa 
Thượng Tuyên Hóa (1918-1995) trong Khai Thị, Tập IV, Ly Sanh Hỷ Lạc Địa, còn gọi là Sơ Thiền. 
Đây là trạng thái đưa hành giả la hẳn cảnh giới chúng sanh, nên đạt được một trạng thái khoái lạc. 
Khoái lạc nây không giống khoái lạc của phàm phu, bởi nó là công phu do tự tánh mang lại. Khi nhập 
sơ thiển, hơi thở ngưng lại. Đây là nói ngoại hô hấp đình chỉ, nhưng nội hô hấp bắt đầu hoạt động, 
giống như hiện tượng ngủ suốt mùa đông của các loài vật. Khi ấy, tâm thì trong suốt như nước, sáng 
như gương, soi chiếu tới bổn thể của tự tánh, nhưng vẫn hay biết là mình đang tọa thiển—The first 
dhyana heaven of form, where 1s experienced the Joy of leaving the evils of life. According to Most 
Venerable Hsuan-Hua in the Dharma Talk, Volume IV, stage of Happiness Leaving Birth 1s also called 
the First Dhyana. It takes us beyond what living beings can experience, I1nío a state of happiness 
beyond what ordinary living beings know. This happiness 1s found in the spiritual skill of our inherent 
nature. When we reach the samadhi of the First Dhyana, our breath ceases. Our outer breathing stops 
and our inner breathing begins to function, Just as 1Ý we have entered a state of winter sleeping. Our 
mind at this time 1s as pure as water and as clear as a miror. We can know our fundamental 1dentity 
and can be aware that we are sifting and meditating. 


4) Tuyên Hóa: Xả Niệm Thanh Tịnh Địa—Stage 0ƒ the Purity 0ƒ Renouncing Thought 

Địa thứ năm trong cửu địa tam giới trong đệ tứ Thiền thiên. Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa (1918- 
1995) trong Khai Thị, Tập IV, Xả Niệm Thanh Tịnh Địa, còn gọi là Tứ Thiển. Trong cảnh giới nầy, 
ngay cả niệm khoái lạc cũng không còn, tất cả đều bị xả bỏ và hành giả đạt tới một trạng thái thanh 
tịnh, không còn gì phaÏ tạo tác. Đây cũng gọi là cảnh giới vô vi vô sở bất vi. Giai đoạn tứ thiển cũng 
chỉ là một chặng trên đường tu tập thiển định mà thôi, đừng tự cho mình đã chứng quả—Paradise of 
abandonment of thought or recollection of past delights. The Pure Land or heaven free from thinking, 
the fifth of the nine Brahmalokas In the fourth dhyana region. According to Most Venerable Hsuan- 
Hua In the Dharma Talk, Volume IV, this stage 1s also called the Fourth Dhyana. At this stage, not 
even the thought of happiness remains. We have already done away with it, and we have come to a 
sfate of purity in which there 1s no further action. This 1s the stage where “There 1s nothing to do, yet 
nothing 1s left undone.” The attainment of the Fourth Dhyana 1s merely necessary part of the process Of 
developing skill in meditation. There 1s nothing extraordinary about 1t. Do not mistakenly think that we 
have already realized the fruition. 


2607 


CMIV.Tuyên Pháp La Hán: Mười Phương Không Một Pháp Để Thấy Nghe Hiểu Biết— Hsuan-ƒa 
Lo-han: The Whole Dniverse,There Is Not a Dharma Which Can Give You As an Object oƒ 
Learning, Studying, or percepfion 

Thiển sư Tuyên Pháp La Hán sống vào khoảng cuối nhà Đường đầu nhà Tống (vào khoảng giữa thế 

kỷ thứ X). Một hôm, Sư thượng đường dạy chúng: "Trọn cả mười phương thế giới, không mảy may một 

pháp, dù chỉ bằng hạt bụi, để có chỗ mà thấy, nghe, hiểu, biết. Nhưng dầu như vậy, phải ngộ mới 
được, chứ đừng xem nhẹ. Há không nghe nói, 'Chỉ sáng với riêng mình mà không tổ với cái trước mắt. 

Người ấy chỉ có một mắt.' Bây giờ hiểu chưa?" Một vị Tăng hỏi: "Một mảy trần cũng không lập, làm 

sao xấu tốt hiện tiền cả?" Sư đáp: "Ghi nhớ cho phân minh, rồi đi chỗ khác mà hỏi người ta." Vị Tăng 

lại hỏi: "Đại chúng vân tập ở đây, ai là kẻ được?" Sư hỏi ngược lại, "Có ai mất không?" Một vị Tăng 
khác lại hỏi: "Phật là ai?" Sư đáp: "Ông là một nhà sư hành cước." Trong Thiển có một phương pháp 
gọi là "Phản Vấn" hay trả lời theo kiểu thay vì trả lời, người bị hỏi lại hỏi ngược lại người hỏi. Nói 
chung, trong Thiển câu hỏi nào cũng thoát ngoài thói thường, nghĩa là phải hỏi để được chỉ bảo; nên tự 
nhiên lời đáp cũng chẳng đáp lại gì hết. Tuy nhiên, một câu phản vấn vẫn là một lời đáp chiếu sáng 
vậy—Zen master Hsuan-fa Lo-han lived between late Thang and early Sung (around the middle of the 
tenth century). One day, Hsuan-fa entered the hall and addressed the monks, saying, "In this whole 
universe, extending to the furthest ends of infimty, there 1s not a bit of doctrine which Ï can give you as 
an object of learning, study, or perception comparable even to a particle of dust. This, however, 1s 
beyond you until you have had an Insight into Reality. Do not make light of it. Have you not heard an 
old master say this, Tf you are unable to understand the multiplicities of your actual experience, 
however clear your perception of your own self may be, your 1nsight 1s not comprehensive enough'? 

Do you follow me, monks?” A monk asked, "When a proposition, not even as little as a particle of dust, 

1S asserted, how do these multitudes of good and bad come 1nto our sight?”" The master said, "Distinctly 

committing this to your memory, go and ask elsewhere." The monk asked, “The monks are crowding 
here, and who among them has gained an 1nsight to this?" The master gave a counter-quesfion, said, 

"Who has ever lost 1?” Another monk asked, "Who 1s the Buddha?"” The master answered, "You are a 

monk-pilgrim." In Zen, there 1s a method of counter-questioning, wherein questions are not answered 

by plain statements but by counter-questionings. Generally speaking, in Zen a question 1s not a 

quesfion 1n 1(s ordinary sense; that 1s, 1t 1s not simply asked for Information, and therefore 1t 1s natural 

that what ordinarily corresponds to an answer 1s not an answer at all. However, a counter-question 
1(self 1s 1n 1ts way an 1lluminating answer. 


CMV.Tuyết Châu Đẳng Dương: Sesshu Toyo 
1) Một Họa Sĩ Tài Ba Và Một Thiền Tăng Nổi Tiếng—A Talented Painter and a Famous Zen 
Monk 

Tuyết Châu Đẳng Dương (1421-1506) là tên của một vị Thiền Tăng tông Lâm Tế Nhật Bản vào thế 
kỷ thứ XV. Sư được coi như một trong những họa sĩ lớn của nước Nhật và chắc chắn là một trong 
những họa sĩ Thiển quan trọng. Năm Tuyết Châu lên hai mươi tuổi, ông đến Đông Đô học Thiền với 
Shumrin Suto tại Tướng Quốc Tự, một trong những tự viện thuộc hệ thống Ngũ Sơn. Tuổi trẻ chống đối 
kỹ luật tự viện của ông đã bị dẹp yên bởi thời gian này, và ông được kính trọng vì sự chân thật và 
chiểu sâu của sự tu tập Thiển của mình. Ông cũng học hội họa dưới sự dẫn dắt của Tensho Shubun, 
một họa sĩ được nể trọng nhất tại Nhật thời bấy giờ; mặc dầu tiếng tăm của Tensho bị các đệ tử của 
mình che khuất. Ở tuổi bốn mươi, Tuyết Châu được bổ nhiệm làm Thủ Tòa tại chùa Unkoku-ji ở 
Yamaguchi. Chính tại cảng Yamaguchi nhiều tàu đã nhỗ neo dong buồm đi lục địa Trung Hoa, và vào 
năm 1468, Tuyết Châu bắt đầu một trong những chuyến viễn du này. Ông được ủy thác mua những tác 
phẩm nghệ thuật của Trung Hoa, nhưng cuộc hành trình cũng cho ông một cơ hội được học với những 
vị thây Trung Hoa và mài đũa kỷ xảo của mình, mặc dâu người ta nói rằng khi ông đến lục địa Á 


2608 


Châu ông chỉ tìm thấy những nghệ sĩ đương thời nhà Minh, mà theo ý kiến của ông, kém cõi hơn 
những người đi trước họ. Dầu thế nào đi nữa, trong thời gian ông lưu lại Trung Hoa, tài nghệ và danh 
tiếng của ông đã lớn mạnh. Thiển sư Tuyết Châu Đẳng Dương đã du hành đến Trung Hoa với ý định 
nâng cao tài nghệ vẽ của mình hơn là nghiên cứu về Thiển; khi trở về Nhật Bản, Sư đã mở ra một 
phòng vẽ và trở thành một họa sĩ nổi tiếng thời đó. Chủ để Sư ưa thích hơn cả là phong cảnh chứ 
không phải là chân dung của các vị Tổ trong giáo phái, mà cho đến thời đó vẫn còn được xem như là 
trung tâm của nền hội họa. Không có gì nghi ngờ về sự tu tập của một Tăng sĩ đã ảnh hưởng tới nghệ 
thuật như Thiền sư Tuyết Châu Đẳng Dương, nhưng ông là một trong những họa sĩ chuyên nghiệp hay 
bán chuyên nghiệp đã cống hiến cả đời mình cho hội họa hơn là cho thiển định và giáo pháp. Tác 
phẩm của ông được khen tụng khắp Nhật Bản, và ông được để nghị vài chức vụ và vinh danh nhưng 
ông đều từ chối. Sau khi thị tịch, những bức vẽ của ông được xem là của báu của quốc gia. Một câu 
chuyện có lẽ ngụy tác kể về một người đàn ông sở hữu một trong số những cuộn tranh của Tuyết 
Châu. Khi nhà ông ta cháy, vì cách cấu trúc nhà bằng giấy và cây của người Nhật không chịu nổi lửa, 
ông ta nhận thức rằng mình không thể thoát và tác phẩm mỹ thuật quí giá này cũng sẽ bị hủy hoại. Vì 
vậy mà ông tự mổ bụng mình ra và nhét cuộn tranh vào trong người mình, về sau người ta tìm thấy 
cuộn tranh không bị hư hại trong tử thi đã cháy thành than—Zen master Hsueh-chou-Teng-yang, name 
of a Japanese Lin-chi Zen monk in the fifteenth century. He ¡1s considered one of the greafest painters 
of Japan and certainly one of the most Important Zen painters. When Sesshu was twenty, he came to 
Kyoto to study Zen with Shunrin Suto at Shokoku-Ji, one of the Five Mounftain monasterles. His 
youthful resistance to monastic điscipline had been quelled by this time, and he was respected for the 
sincerity and depth of his Zen practice. He also studied painting under Tensho Shubun, the most 
respected Japanese painter of the day; although Tensho's fame and repufation would be eclipsed by 
those of his student. When he was forty, Sesshu was appointed Chief Monk at Unkoku-ji ¡in 
Yamaguchi. It was from the port of Yamaguchi that many of the ships sailing to China embarked, and 
in 1468, Sesshu took part in one of these expeditions. He was commissioned to purchase Chinese 
works of art, but the trip also gave him an opportumty to study with Chinese masfers and to hone his 
skills, although 1t 1s said that when he arrived on the Asian mainland he found the current Ming 
Dynasty artists to be, in his opinion, Inferiror to the1r predecessors. Regardless, during his time In 
China, his own skill and fame grew. He traveled to China more to improve his brushwork than to study 
Zen; upon his return to Japan, he set up a studio and became the most renowned painter of his time. 
His primary subJect was landscape, not the depictions of Zen patriarchs that had formerly been the 
focus of Zen painting. Sesshu's training as a monk no doubt infiluenced his art, but he was one of many 
professional or semiprofessional painters whose lives were devoted more to the brush than to 
meditation and teaching. His work was lauded throughout Japan, and he was offered several posts and 
honors all of which he declined. After his death, his painings were deemed national treasures. A 
probably apocryphal story tells of a man who owned one of Sesshu's scrolls. When his house caught 
fire, as Japanese paper and lath construction was wont to do, he realized he could not escape and that 
the precilous  work of art would also be destroyed. So he cut open his abdomen and placed the scroll 
with his body, where 1t was later found unharmed In his charred corpse. 


2) Tuyết Châu Đẳng Dương: Thuyên Tuyết — Boat gƒ Snow 

Sư nhận cái tên “Tuyết Châu” có nghĩa là Thuyền Tuyết. Theo một câu chuyện, ông có được nó khi 
ông đang chuẩn bị lên chiếc tàu sẽ đưa ông về Nhật. Một nhóm người chúc phúc đến tiễn ông đã đổ 
rẩy như mưa trút lên người ông những mẫu giấy nhỏ màu trắng trong đó họ yêu cầu ông vẽ lên đó chỉ 
với vài nét trước khi ông rời đi. Tuyết Châu trở về Nhật Bản tìm thấy kinh đô bị tàn phá từ những cuộc 
chiến tranh liên tục thời Onin, vì thế ông lại bổ ra vài năm du hành quanh các đảo. Cuối cùng, khoảng 
năm 1486, ông trở về Yamaguchi và cống hiến năng lực của mình cho nghệ thuật. Hầu hết những bức 
vẽ của ông là những diễn tả kinh nghiệm Thiền của chính mình—His adopted name: “Sesshu” means 


2609 


“Boat of Snow.” He acqurred it, according to one story, when he was preparing to board the ship that 
would return him to Japan. À crowd of wellwishers came to see him off and showered him with bits of 
white paper on which they asked him to paint even a few strokes before leaving. Sesshu returned to 
Japan to find the capital in ruins from the continuing Onin Wars, so he spent some years traveling 
about the 1slands. Eventually, around 1486, he returned to Yamaguchi and dedicated his energy to art. 
Most of his paintings were expressions of his own Zen experIiences. 


CMVI.Tuyết Đậu Trí Giám: Hsueh-tou Chỉh-chien 

1) Tay Của Con Giống Như Tay Phật Mà!— My Hands Are Like the Buddha's Hands! 

Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Thiền sư Tuyết Đậu Trí Giám (1105-1192); tuy 
nhiên, có một vài chỉ tiết ngắn về vị Thiển sư này trong Truyền Đăng Lục: Sư đến từ Thủ Châu, bây 
giờ thuộc tỉnh An Huy. Sư là đệ tử và là Pháp tự của Thiền sư Thiên Đồng Tông Giác. Khi Sư còn là 
một đứa bé, một hôm nhân lúc mẹ tắm cho Sư, bà để ý thấy có một dấu trên bàn tay của Sư. Bà nói: 
"Cái gì đây?" Sư nói: "Tay của con giống như tay Phật mà." Sau khi xuất gia, Sư theo học với Thiển sư 
Chơn Yết Thanh Liễu ở Trường Lục. Về sau này khi Chơn Yết thị tịch, Sư tiếp tục học Thiển với Pháp 
tự của Chơn Yết là Thiển sư Thiên đồng Tông Giác, người đã thừa nhận Sư là một đại pháp khí. Về 
sau này Trí Giám sống ẩn dật trên Hương Sơn, nơi mà người ta ghi chép là Sư đã đạt ngộ vào một đêm 
khuya mặc cho sự xuất hiện của trăm thứ ma quỉ lạ. Sau đó Sư trở về gặp Tông Giác, vị này đã xác 
nhận sự chứng ngộ của Sư và truyền cho Sư Pháp ấn chứng của tông Tào Động—We do not have 
detailed documents on Zen Master Xuedou Zh1jian; however, there 1s some brief information on him 1n 
The Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu): He came from ancient Chuzhou, 
located within modern Anwel Province. Chih-chien was a disciple and Dharma heir of the Tslao tung 
lineage teacher T'ien-tung Tsung-chueh. One day when Chih-chien was a boy, his mother noticed a 
mark on his hands as she washed them. She said, "What 1s this?" The boy said, "My hands are like the 
Buddhas hands (I have the marks of the Buddha)." After leaving home, he first studied under Zen 
master Chen-hsieh Ch'ng-liao at Chang-lu. Later, after Chen-hsieh passed away, he continued to study 
under Chen-hsiehs Dharma herr, Tien-tung Tsung-chuch, who recognized him as a ”great vessel of 
the Dharma." Chen-hsieh subsequently lived in seclusion on Mt. Xiang, where 1t 1s recorded that he 
attained enlightenment late one night despite the appearance of one hundred strange apparitons. He 
then returned to see Tsung-chueh, who confirmed his awakening and passed to him the Dharma seal of 
the Ts'ao-tung school. 


2) Tuyết Đậu Trí Giám: Thế Tôn Có Một Mật Ngữ, Ca Diếp Không Dấu Nó! — The World Honored 
One Had a Secret Word, Mahakasyapa Did Not Conceal It! 

Vào năm 1154, Thiển sư Tuyết Đậu Trí Giám (1105-1192) trở thành trụ trì chùa Tây Chân ở Hàng 
Châu. Năm 1184 Sư di chuyển đến núi Tuyết Đậu, nơi đồ chúng đông đảo đến tu học với Sư. Vào lúc 
nhậm chức trụ trì, Trí Giám đã tụng một bài kệ cho Tăng chúng nhằm tán thán sự vượt qua của tâm 
thức: "Đức Thế Tôn có một chữ bí mật. Ma Ha Ca Diếp không dấu nó. Suốt đêm mưa rơi và cả thành 
bị ngập trong hương thơm. 

"Tay ta giống như tay Phật 

Lời Thầy giảng bất tận. 

Ta ẩn mình trên Hương Sơn 

Bên ngoài quỉ dữ lờn vờn 

Khi ta kết nối Thiên Đồng 

Trăm qui liền tan biến 

Đạt Ma nào thấy lòng 

Thế Tôn chẳng che dấu một điều." 


2610 


Trong những năm cuối đời, Sư sống ẩn dật trong một cái am nằm về phía đông của tự viện. Sư thị tịch 
vào năm 1192, sự truyền thụ tiếp theo của dòng Tào Động được truyền lại cho một đệ tử nổi tiếng của 
Sư là Thiển sư Thiên Đồng Như Tịnh—In the year 1154, Chih-chien became abbot of Xizhen Temple 
near Hangzhou. In 1184 he moved to Mt. Hsueh-tou, where a large number of students gathered to 
study with him. Ủpon assuming the abbacy, Chih-chien recited a verse to the monks in praise of the 
spiritual passage, "The World Honored One had a secret word. Mahakasyapa did not conceal it. All 
mght 1t rained flowers and the city was awash In fragrance.” 
"My hand was like the Buddha s 

My teacher expounded endlessly. 

I concealed myself on Xiang Mountain 

And outside walked raging spIr1s, 

But when I connected with T'1en-tung 

The hundred ghosts disappeared. 

Bodhidharma didnt see that 

The World Honored One concealed 

nothing." 
During his final years he lived in seclusion 1n a coftage located east of the temple. He passed away 1n 
1192, the ongoing transmission of the lineage passing to his most famous student, Tien-tung Ju-ching. 


CMVII. Tuyết Đậu Trùng Hiển: Hsueh-Tou Chung-hsien 

l1) Bích Nham Lục— The Blue CIỰƒƒ Records 

Một trong những tập sách thiền nổi tiếng nhứt của Thiển phái Lâm Tế, gồm một trăm công án do thiển 
sư Tuyết Đậu Trùng Hiển (980-1052) soạn vào thế kỷ thứ XI, với lời bình bằng kệ đi kèm của thiển sư 
Phật Quả Viên Ngộ (1063-1135). Tập sách lấy tên theo một cuộn giấy có viết hai chữ Hán “Bích” 
(xanh) và “Nham” (đá), ngẫu nhiên treo nơi chùa nơi mà nó được biên soạn, nên thiển sư Tuyết Đậu 
Trùng Hiển đã dùng hai chữ đó làm nhan để cho tác phẩm của mình. Về sau nây khi Đại Huệ thấy 
đây cũng chính là mối nguy hiểm tiểm ẩn trong hệ thống công án. Người ta có thể cho rằng tu Thiển 
chẳng qua chỉ có vậy thôi, mà quên rằng mục đích thật sự của Thiển là mở ra sinh mệnh nội tại của 
chính mình. Nhiều người đã bị rơi vào cạm bẫy này, và kết quả của nó chính là sự suy vi tàn lụn của 
Thiển. Thiển sư Đại Huệ quá hiểu về chuyện các đệ tử của mình chỉ thích thú với việc học thuộc tập 
sách nầy hơn là hành nên đã ra lệnh thu hồi và đem đốt hết. May mắn là đa số văn bản nầy vẫn còn, 
dầu không đầy đủ, nhưng vẫn được Trương Minh Viễn khôi phục lại vào thế kỷ thứ 14. Ngày nay, Bích 
Nham Lục đã trở thành bộ sách Thiển học quan trọng nhất cho chúng ta hiện nay. Kỳ thật, nó là bộ 
giáo điển có thẩm quyền và thường xuyên được giới nghiên cứu Thiền học sử dụng để giải trừ nghi 
hoặc. Đối với người ngoại đạo, Bích Nham Lục được xem như một bộ chiếu thư. Trước tiên, Bích 
Nham Lục không phải được biên soạn theo văn cổ, mà toàn là những đoạn văn bạch thoại vào hai thời 
Đường Tống, mà ngày nay những đoạn văn bạch thoại này cũng chỉ được tìm thấy trong những điển 
tích Thiền được viết một cách hùng hồn mà thôi. Thứ nhì, phong cách của Bích Nham Lục vô cùng 
độc đáo, và tư tưởng cũng như cách biểu hiện trong đó vượt quá sự dự đoán của đọc giả nào mong tìm 
thấy được danh tướng Phật giáo thông thường, hoặc ít ra cũng thuần thục được với thể văn cổ điển. 
Bên cạnh những khó khăn thuộc về văn chương, Bích Nham Lục là tác phẩm đầy Thiền vị. Tuy nhiên, 
những ai muốn biết những đệ tử Thiển đã hành xử công án như thế nào sẽ được nhiều lợi lạc khi xem 
qua bộ sách này. Khi bộ Bích Nham Lục ra mắt công chúng, tức thì được tán thưởng khắp nơi trong 
giới văn học đương thời. Trùng Hiển là chắt trong Pháp của thiển sư Vân Môn Văn Yển, cũng là một 
trong những vị đại thiển sư cuối cùng của phái Vân Môn. Ông được biết tới nhiều nhất vì đã thu thập 
một trăm công án thành một tập làm cơ sở cho Bích Nham Lục, sưu tập công án nổi tiếng nhất, cùng 
với Vô Môn Quan. Ông còn nổi tiếng như một tấm gương của các thiển sư ngày xưa trong những tập 
tán tụng gồm những bài thơ sâu nhất của văn học thiển. Thường gặp thấy bên lễ công án một nhận xét 


2611 


từ ngòi bút của Tuyết Đậu—Blue Cliff Records or Blue Rock Collection (Pi-Yen-Lu), one of the most 
famous Zen book of Lin-Chi Zen sect, consisting of one hundred koans compiled by Zen master 
Hsueh-Tou-Ch°ung-Hsien (980-1052) in the eleventh century, with is own commentary 1n verse 
accompanying each koan, by Zen master Yuan-Wu (1063-1135). The book derived 1ts name from a 
scroll containing the Chinese characters for “blue” and “rock” which happened to be hanging ¡in the 
temple where the collection was compiled, and which the compiler decided to use as a tile for his 
work. Later when Ta-Hui, Yuan-Wu's student, seeing that this 1s where lurks the danger of the koan 
system. One 1s apt to consider 1t as everything in the discipline of Zen, forgetting the true obJect of 
Zen, which 1s the unfolding of a man's inner life. There are many who have fallen into this pitfall and 
the inevitable result has been the corruption and decay of Zen. Zen master Ta-Hui was quite 
comprehensive that his students were more 1nterested 1n reading this book than practicing the dharma, 
ordered to collect all the coples of Pi-Yen-Lu to be burned. Fortunately the greater part of this text 
Was preserved In a few copies, though not entirely complete, and was able to be reconstructed by 
Chang Minh-Yuan in the 14th century. Nowadays, Pi-Yen-Lu has become one of the most Important 
treatise on Zen; indeed, it 1s a standard text and authority, to which appeal 1s still made to settle points 
of doubt in the study of Zen. To oufsiders it 1s a sealed book; 1n the first place the Chinese 1s not after 
the classical model but 1s filled with colloquialisms of the Trang and Sung periods, which can now be 
traced only in Zen literature, while 1t is most vigorous written. Secondly, the style 1s peculiar to this 
kind of work, and 1s thoughts and expressions seem to be so unexpected as to stagger the reader who 
expects to find in 1t ordinary Buddhist nomenclature or at least tame classicalism. Besides these 
literary difficultes, the Pi-Yen-Lu 1s naturally full of Zen. However, those who want to know how 
koans are handled by Zen followers will do well to consult the book. When Pi-Yen-LÙu was made 
public, 1t at once created universal applause in the literary circles of the time. Hsueh-tou was a great- 
grandson In dharma of master Yun-Men Wen-yen. He was one of the last great masters of the Ummon 
school of Ch'an. He 1s known especially as the master who compiled the hundred koans that constiftute 
the basic material of the Pi-Yen-Lu, after the Wu-Men-Kuan the best known collection of koans. He 
also celebrated the examples of the ancient masters in praises, which are among the most profound 
poems of Chian literature. Here and there are also to be found short commentaries that Hsueh-tou ađed 
to cerfain koans. 


2) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Buông Thì Gạch Ngói Sanh Quang, Nắm Thì Chân Kim Mất Sắc!— 

Letfing Œo, Even a Piece 0ƒ Tile Is Radiant; Holding On, Even Pure Gold Loses ÏItfs Luster! 
Sư thượng đường dạy chúng. Thượng thủ bạch chùy xong. Có vị Tăng mới bước ra. Sư nắm đứng lại, 
bảo: “Chánh pháp nhãn tạng của Như Lai ủy thác tại ngày hôm nay. Buông đi thì ngói gạch sanh 
quang, nắm đứng thì chơn kim mất sắc. Quyền bính ở trong tay, giết tha tại lúc nây. Ai là tác giả thì 
cùng nhau chứng cứ?”—The head monk struck the gavel. A monk came forward to speak. Hsueh-Tou 
told him to stop and go back, and then said: “The Treasury of the True Dharma Eye of the Tathagatas 
1s mamifested before us today. In 1s 1llumination even a piece of tile 1s radiant. When 1t 1s obscured, 
even pure gold loses 1s luster. In my hand 1s the scepter of authority. It will now kill and give life. If 
you are an accomplished adept in the practice of our school, then come forward and gain 
authentication!” 


3) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Chẳng Khởi Một Niệm, Tại Sao Có Lỗi?—Before a Single Thought 
Arises, Can what Is Said Be Wrong? 

Một hôm Tuyết Đậu (980-1052) hỏi Trí Môn: “Chẳng khởi một niệm, tại sao có lỗi?” Trí Môn gọi sư 

lại gần. Trí Môn cầm phất tử nhằm vào miệng sư mà đánh. Sư toan mở miệng, Trí Môn lại đánh. Sư 

hoát nhiên khai ngộ. Sư ở lại đây năm năm, nhận tột chỗ u huyễn trước khi đi hành cước ở khắp nơi để 

tham vấn thêm với các vị Thiển sư khác—One day Zen master Hsueh-tou asked Zhi-Men: “Before a 


2612 


single thought arises, can what 1s said be wrong?” Zhi-Men summoned Xue-Tou to come forward. 
Xue-Tou did so. Zhi-Men suddenly struck Xue-Tou 1n the mouth with his whisk. Xue-Tou began to 
speak but Zhi-Men hit him again. Xue-Tou suddenly experienced enlightenment. He stayed at Zh1- 
Men%s place for five years, obtained the ultimate profundity of Zen before wandering everywhere to 
seek more advice from other Zen masters. 


4) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Cứ Khoản Kết Án— Based on Some Key Points to Conclude a Koan 

Cứ khoản kết án có nghĩa là căn cứ vào một số điểm then chốt mà kết thúc công án. Theo Bích Nham 
Lục, tắc 1, Thiển sư Tuyết Đậu (980-1052) chỉ dùng bốn câu tụng đủ để quyết định một công án. 
Phàm tụng cổ chỉ là “nhiễu lộ nói Thiền,” hay giảng về Thiền một cách loanh quanh; còn niêm cổ đại 
cương nói là “cứ ai kết án”, tức là căn cứ vào những điểm then chốt để kết thúc công án mà thôi— 
Based on some key points to conclude a koan. According to the Pi-Yen-Lu, case l, Zen master Hsueh- 
tfou Just used four lines to settle the entire public case. Generally speaking, eulogies of the Ancients 
express Zen 1n a roundabout way, picking out the main principles of the old story, settling the case on 
the basIs of the facts, and that 1s all. 


5) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Dạ Đường Thủy— To Drain the Pond At Night to Catch Fish 
Ao ban đêm chỉ có nước, chứ không có sinh vật, mà người ngu cứ tát nước bắt cá. Thiển dùng từ nầy 
để chỉ người ngu không phân biệt được chân giả, vì vậy mà họ chỉ phí thời gian và công sức giởn chơi 
với ngữ cú. Thí dụ thứ 7 của Bích Nham Lục, có một vị Tăng hỏi Pháp Nhãn: "Huệ Siêu xin hỏi Hòa 
Thượng thế nào là Phật?" Pháp Nhãn đáp: "Ông là Huệ Siêu." Loại công án nầy, người cửu tham một 
phen nghe cử liền biết chỗ rơi. Tông Pháp Nhãn gọi đó là "Tiển phong tương trú" (tên nhọn chỏi 
nhau). Chẳng dùng ngũ vị quân thần, tứ liệu giản, chỉ luận tiển phong tương trú là gia phong của tông 
Pháp Nhãn. Như thế, dưới câu liền đó thấu được, nếu nhằm dưới câu suy nghĩ dò tìm chẳng ra. Tuy 
nhiên, công án nầy đã gây khá nhiều tranh luận khắp nơi, khởi hiểu theo tình giải chẳng ít. Họ không 
biết cổ nhân phàm buông ra một lời, nửa câu đều như chọi đá nháng lửa, làn điện xẹt, thẳng đó vạch 
ra con đường chánh. Người đời sau chỉ chạy theo ngôn cú để khởi tình giải, rốt cuộc chỉ như kẻ ngu tát 
nước sông Đường bằng gáo mà thôi. Bài tụng dưới đây của Tuyết Đậu Trùng Hiển làm sáng tỏ vấn để 
một cách chính xác: 
"Giang quốc xuân phong suy bất khởi 

Chá cô đề tại thâm hoa lý 

Tam cấp lãng cao ngư hóa long 

Sĩ nhân du hố hạ đường thủy." 

(Giang quốc gío xuân đùa chẳng dấy 

Vườn hoa rậm rạp chá cô hót 

Ba cấp sóng cao cá hóa rồng 

Sông Đường kẻ ngu tát bằng gáo). 
Kỳ thật, Tuyết Đậu là một bậc tác gia, ở chỗ khó gặm khó nhắm, khó thấu, khó thấy, từng mảnh mờ 
mịt, mà ngài tụng ra cho người thấy, quả là kỳ đặc. Tuyết Đậu nắm được chìa khóa cửa của Pháp 
Nhãn, lại biết chỗ rơi của Huệ Siêu. Vì thế ngài làm bài tụng này vì ngài e rằng người đời sau chỉ 
nhằm dưới ngôn cú của Pháp Nhãn mà khởi giải hội —Zen uses the term to indicate that ignorant 
people cannot distinguish the differences between true and false, so they only waste their tme and 
effort to play with words and speeches. In example 7 of the Pi-Yen-u, a monk named Hui-chao asked 
Fa-yen, "Hui Chao asks the Teacher, what 1s Buddha?” Fa-yen said, "You are Hui-chao." With this 
kind of public case, those who have practiced for a long trme know where 1t comes down as soon as 1f'S 
brought up. In the Fa-yen succession this 1s called "arrowpoints meeting." They dont employ the five 
pOSiflons of prince and mimister, or the four proposifions; they simply talk of arrowpoints meeting. The 
style of Fa-yen's family 1s like this; one word falls and you see and immediately directly penetrate. But 


2613 


1F you ponder over the words, to the end you will search without finding. Nevertheless, people from all 
over who deliberate over this public case are many, and those who make 1ntellectua]l interpretations to 
understand 1t are not few. They do not realize that whenever the Ancients handed down a word or half 
a phrase, 1t was like sparks struck from flint, like a flash of lightning, directly opening up a single 
straight path. People of later time Just went to the words to make up I1nterpretations; eventually they 
are like foolish people who try to scoop out the evening pond water. Zen master Hsueh Tou 
subsequently versified 1t with unmistakable clarity 1n the following verse: 
"In the river country the spring wind 1snt blowing; 

Deep withi the flowers partridges are calling. 

AlI the three-tiered Dragon Gate, 

where the waves are high, 

'Yet fools still go on scooping out 

the evening pond water.”" 
In fact, Zen master Hsueh Tou 1s an adept, where the Ancients are hard to gnaw on and hard to chew, 
hard to penetrate and hard to see, an impenetrable riddle, he produces 1t in verse to let people see. He 
1s indeed extraordinary. Hsueh Tou knew Fa-yen's key device, and he also knew where Hui-chao was 
at. So he made this verse because he feared that people 1n the future would turn to Fa-yen's words and 
mistakenly conceive an understanding. 


6)_ Tuyết Đậu Trùng Hiển: Gã Đầu Rồng Đuôi Rắn!—A Dragon-Head, Snake-Tailed Fellow! 

Một hôm, có vị Tăng bước ra hỏi Thiển Sư Tuyết Đậu Trùng Hiển (980-1052): “Xa ha Tổ tịch Thúy 
Phong đến đạo tràng Tuyết Đậu, chưa biết là một là hai?” Sư đáp: “Ngựa không ngàn dậm dối đuổi 
gió.” Vị Tăng hỏi: “Thế ấy mây tan nhà trăng?” Sư đáp: “Đầu rồng đuôi rắn.”—One day, a monk 
came forward and said: “Far from the ancestral seat at Shui-Feng, now expounding at Xue-Tou, do you 
sữill not know T 1t s one or 1Ÿ 1t's two?” Xue-Tou said: “A horse cannot beat the wind for a thousand 
miles.” The monk said: “In that case, the clouds disperse and the clear moon 1s above the households.” 
Xue-Tou said: “A dragon-headed, snake-tailed fellow.” 


7)_ Tuyết Đậu Trùng Hiển: Hai Trường Hợp Quan Trọng!— Two Important Cases! 

Một hôm, có vị Tăng bước tới phía trước, lễ bái, rồi đứng dậy hỏi: "Bạch thây, xin đừng trả lời." Thiền 
Sư Tuyết Đậu Trùng Hiển (980-1052) bèn đánh vị Tăng. Vị Tăng lại nói: "Hòa Thượng không thể nào 
cho một pháp môn phương tiện sao?" Tuyết Đậu nói: "Đừng tái phạm cùng một lỗi lần nữa." Một vị 
Tăng khác bước tới, lễ bái, rồi nói: "Bạch thây, xin đừng trả lời." Tuyết Đậu nói: "Hai trường hợp quan 
trọng." Vị Tăng lại nói: "Xin thầy đừng trả lời." Tuyết Đậu lại đánh ông ta—One day, a monk came 
forward, bowed, and then rose to ask, "Master, please respond." Hsueh-tou then hit him. The monk 
said, "Cant you offer an expedient method?” Hsueh-tou said, "Dont make the same mistake again." 
Another monk came forward, bowed, and then said, "Master, please respond." Hsueh-tou said, ”Two 
1mportant cases." The monk said, "Master, please don't respond.” Hsueh-tou then hit him. 


8) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Hổ Đầu Sanh Giác Bất Hoang Thảo— The Tiger's Head Sprouts Horns 
as He Emerges from the Wild WWeeds 
Đầu cọp mọc sừng khi nó ló đầu ra đám cỏ hoang. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, khi 
Bách Trượng hỏi Qui Sơn (771-853): "Làm thế nào nói được mà không cần đến cổ họng, môi và lưỡi?" 
Qui Sơn nói: "Trong trường hợp đó, mời thầy nói cho." Tuyết Đậu Trùng Hiển mến lời của Qui Sơn, 
phong cách uyển chuyển tự tại, lại hay nắm vững phong cương, nên làm bài tụng: 
"Khước thỉnh Hòa Thượng đạo 
Hổ đầu sanh giác bất hoang thảo 
Thập châu xuân tận hoa điêu tàn 


2614 


San hô thọ lâm nhật cảo cảo." 

(Lại thỉnh Hòa Thượng nói 

Đầu cọp mọc sừng ra cỏ hoang 

Mười châu xuân hết hoa điêu tàn 

Rừng cây san hô nhật sáng rổ). 
Tuyết Đậu nhằm trong câu "Trong trường hợp đó, mời thầy nói cho" của Qui Sơn mà trình cơ xong 
vậy. Lại đến trong ấy đẩy nhẹ khiến người dễ thấy. Nói "Đầu cọp mọc sừng ra cỏ hoang", chỗ đáp của 
Qui Sơn giống như cọp mạnh trên đầu mọc sừng, có cách nào lại gần được?—According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume IX, when Pai-chang asked Kuei- 
Shan, "How can you speak without your throat, lips, and tongue?” Kuei-Shan said, "Well, Master, In 
that case, you say 1t, please." Hsueh-tou likes these words of Kuei-shans, like his freedom to revolve 
around and maneuver elegantly while still being able to hold fast to his territory. Therefore, his verse 
SayS: 

"Please, Teacher, you speak 1nstead. 

The tiger s head sprouts horns 

as he emerges from the wild weeds. 

On the ten confinets spring ends and 

the flowers fade and wither. 

Over the coral forest the sun 1s 

dazzling bright." 
"Please, Teacher, you speak Instead.” Immediately in this one line Hsueh-tou has displayed his device. 
he goes farther Into it and presses ever so lightly to make 1t easy for people to see by saying, “The 
tiger s head sprouts horns as he emerges from the wild weeds." Kuei-shan's answer seems to be pÏlacing 
horns on the head of a ferocious tiger, 1s there any way to approach 11? 


9) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Lễ Bái và Thoại Đầu— Bowing and the Head Phrase 

Một hôm, một vị Tăng bước tới phía trước và lễ bái. Thiển Sư Tuyết Đậu Trùng Hiển (980-1052) bèn 
hỏi: "Chư Tăng trong chúng! Hãy nhớ lấy thoại đầu của ông Tăng này!" Nói xong Tuyết Đậu bèn rời 
khỏi pháp đường One day, a monk came forward and bowed. Hsueh-tou said, "Monks of the 
congregation! Remember this monk's huatou!” Hsueh-tou then left the hall. 


10) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Mời Kiếm Khách Pháp Tạng Biểu Thị Cho Hội Chúng— To Invite a 
Dharma- Treasure Swordman to Demonstrdte Thịs to the Congregafion 

Một hôm, Thiền Sư Tuyết Đậu Trùng Hiển (980-1052) thượng đường thị chúng: "Nếu có mặt một tay 
kiếm khách Pháp Tạng, thì lão Tăng mời ông hãy biểu thị cái này cho chúng hội thấy." Một vị Tăng 
bước tới để hỏi. Trước khi ông ta có thể nói thì Tuyết Đậu đã nói: "Ông đi đâu?" Nói xong Tuyết Đậu 
rời sảnh đường—One day, Zen master Hsueh-tou entered the hall and addressed the monks, saying, "If 
there 1s a Dharma-treasure swordsman present, then I invie you to demonstrate this to the 
congregafion." A monk came forward to ask a question. Before he could speak, Hsueh-tou said, 
"Where are you going?” Hsueh-tou then left the hall. 


11) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Mương Rãnh Bị Ngăn Đắp và Con Người Thì Không Lãnh Hội!— The 
Gully Has Been Damuned p and People Have Not Understood! 

Một hôm, Thiền Sư Tuyết Đậu Trùng Hiển (980-1052) thượng đường thị chúng: "Bao la đến nỗi không 

có thứ gì nằm bên ngoài nó. Nhỏ đến nỗi không có thứ gì nằm bên trong nó. Cả hai đều mở và đóng; 

cả hai đều phân và hợp. Vì Hồ đã cắt đứt hình tướng, nên nhiều đệ tử của thế giới Thiển đã xoay đầu 

lại. Trong vô lượng kiếp, mương rãnh đã bị ngăn đắp còn con người thì không lãnh hội." Đoạn Tuyết 

Đậu dùng gậy nện xuống đất và nói: "Hãy đi về Tăng đường."—One day, Zen master Hsueh-tou 


2615 


entered the hall and addressed the monks, saying, "Šo vast that nothing 1s outside of it. So small that 
nothing 1s inside of 1t. Both open and closed; both diverse and umfied. Due to the barbarian having cut 
off form, many sfudents of the Zen world have turned around. For endless eons the gully has been 
dammed up and people have not understood.” Hsueh-tou then struck his staff on the ground and said, 
"Go back to the monks' ha]ll.” 


12) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Nghe Ngàn Lần Chẳng Bằng Thấy Một Lâần!— Hearing It a Thousand 
Times Is Not As Good As Seeing It Once! 

Một hôm, có vị Tăng hỏi: "Cổ nhân có nói 'Dấu thân dưới chòm sao Đại Hùng.' Nghĩa là thế nào?" 

Thiền Sư Tuyết Đậu Trùng Hiển (980-1052) nói: "Nghe ngàn lần chẳng bằng thấy một lần."——One 

day, a monk asked, "An ancient said, 'Conceal the body ¡in the Big Dipper.. What does this mean?” 

Hsueh-tou said, "Hearing 1t a thousand times 1s not as øood as seeing 1t once.” 


13) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Nhất Khanh Mai Khước— Everything Is Buried in One Grave 

Một hố chôn sạch. Trong thiền, từ nầy có nghĩa là chôn vùi mọi luận đoán, suy lý, vân vân chỉ trong 
một lần một. Kể từ đó dứt sạch mọi thị ph phiền não và vọng tưởng. Theo Bích Nham Lục, tắc 33, 
Thiển sư Tuyết Đậu (980-1052) nói: "Thiển Tăng khắp xứ khó nhảy khỏi, và mọi thứ đều bị chôn vùi 
vào hố này."—Everything is buried in one grave. In Zen, the term means to bury all comments, 
điscussions, reasoning, and so on, 1n Just one time. From that time on, there are no more øossIps of right 
and wrong, afflictions, and deluded thoughts. According to the Pi-Yen-Lu, example 33, Zen master 
Hsueh Tou said, "No patchrobed monk 1n the world can leap out, and everything 1s buried in this one 
grave." 


14) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Ở Ngay Bờ Mà Chẳng Biết, Không Tránh Chuyện Đời Bùn Chuyển 

Nước !— Don '† Know You re on the River Bank, Don 't Avoid Moving Mud and Carrying Water! 
Một hôm, trong lần thường đường đầu tiên khi nhậm chức trụ trì, trước khi lên tòa, Tuyết Đậu (980- 
1052) nhìn hết hội chúng và nói: "Nếu lão Tăng phải nói về chuyện đến đối mặt với nguyên lý căn 
bản, thì không cần phải thăng tòa." Nói xong, Tuyết Đậu bèn lấy tay vẽ hình vòng tròn trên không và 
nói: "Hết thẩy mấy ông hãy theo tay của lão Tăng để thấy! Ở đây vô số Phật độ hiện ra trước mắt 
mấy ông cùng một lúc. Hết thảy mấy ông hãy nhìn cho kỹ. Nếu mấy ông đang ở ngay bờ mà vẫn 
không biết, không tránh được chuyện dời bùn chuyển nước." Nói xong Sư bèn bước xuống tòa—One 
day, upon first entering the hall as abbot, but before ascending the seat, Hsueh-tou looked out over the 
assembly and said, "If m to speak about coming face-to-face with the fundamental principle, then 
there's no need to ascend the Dharma seat." He then used his hand to draw a picture 1n the a1r and said, 
“AII of you follow this old monk's hand and see! Here are innumerable Buddha lands appearing before 
you all at once. All of you look carefully. If you are on the river bank and still dont know, dont avoid 
moving mud and carrying water." He then ascended the seat. 


15) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Thái A Kiếm— Taia Jeweled Sword 

Kiếm “Thái A” có thể chẻ đôi một chiếc lông đang rơi. Thái A kiếm là tên của một loại gươm quý 
(Trung Hoa), ý chỉ sự quý báu của Thiển pháp. Theo Tuyết Đậu Thiền Sư Ngữ Lục, có một vị Tăng 
hỏi: "Thế nào là 'thổi kiếm lông'?" Thiền sư Tuyết Đậu (980-1052) nói: "Gay go!" Vị Tăng nói: "Hòa 
Thượng có cho con sử dụng nó hay không?" Tuyết Đậu nói: "Ssshhh! Nếu ông hỏi trước đại chúng, 
ông chắc đã đạt được chân nhân. Nếu ông không có cái thấy tức thời, thì không cần phải hỏi gì cả. Do 
đó nên nói 'như đống lửa lớn. Nếu ông đến quá gần với nó thì ông phỏng mặt.' Hoặc giả như đại bảo 
kiếm Thái A, ai mà chạm trán với nó là mất thân mất mạng. Khi thủ kiếm Thái A trong tay thì nhà Tổ 
lạnh, vạn đặm trong thập phương hết thảy đa đoan đều nên dứt. Đừng đợi đến khi ông thấy tia lóe của 
lưỡi kiếm! Nhìn xem! Nhìn xem!" Nói xong Sư liền xuống tòa và rời khỏi sảnh đường—Taia sword (a 


2616 


sharp sword) 1s the name of a precious sword (China), that would sever a falling feather, implies the 
highly valuable teachings of Zen. According to Records of Teachings of Zen Master Hsueh-tou, a 
monk asked, "What 1s 'blowing feather sword'” Hsueh-tou said, "Arduous†l" The monk said, "WIll you 
allow me to use 1?” Hsueh-tou said, "Ssshhh! If youre going to ask questions before the entire 
assembly, you should have attained being a true person. If you don't have 1nstantaneous vision, then 
there's no use 1n asking questions. Thus 1t 1s said that, 'IẺs like a great bonfire. If you walk too close to 
1t the portals of your face will be burned away.' Or 1s like the great Taia Jeweled Sword (a mystical 
sword). Whoever encounters 1t loses his body and life. When take the Taia sword in your hand, the 
ancestral hall becomes cold, and in every direction for ten thousand miles all mental activity must 
cease. Dont wait until you see the glimmer of the sword! Look†t Look†” Hsueh-tou then got down from 
the seat and left the hall. 


16) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Tổ Đăng (Đèn tổ)— Patriarchs' Lamp 
Theo thí dụ thứ 32 của Bích Nham Lục, ngay cả vài vị cổ đức cũng chưa được dứt bặt vọng tưởng, nên 
Thiển sư Tuyết Đậu (980-1052) đã làm bài tụng: 
"Lô Công phó liễu diệc hà bằng 

Tọa ỷ hưu tương kế Tổ Đăng 

Kham đối mộ vân qui vị hiệp 

Viễn sơn vô hạn bích tằng tằng." 
(Lô Công giao phó cũng nào bằng. Ngồi tựa thôi đem nối Tổ Đăng. Cam đối mây chiều về chưa hiệp. 
Núi xa vô hạn vách từng từng). Có cái gì để lệ thuộc vào đây? Ở đây hành giả tu Thiển phải hiểu sự 
vật một cách trực tiếp, chứ đừng ôm cây đợi thỏ. Trước đầu lâu một lúc đập tan, không có một chúc 
quan ngại nào ở trong ngực. Hãy buông sạch trơn thong dong. Lại còn cần tùy thuộc vào thứ gì nữa 
đây? Hoặc ngồi hoặc tựa phải xem xét nguyên lý Phật pháp. Đó là lý do tại sao Tuyết Đậu đã nói: 
"Ngồi tựa thôi đem nối Tổ Đăng." Ngay lập tứ Tuyết Đậu niêm xong, Sư có chỗ chuyển thân. Rốt 
cuộc tự bày tin tức có chỗ hay. Sư nói: "Cam đối mây chiều về chưa hiệp." Ý nghĩa của Tuyết Đậu là 
gì? Khi mà mây chiều đã về và sắp hiệp mà chưa hiệp, là ý thế nào? "Núi xa vô hạn vách từng từng." 
Như trước nhảy vào trong hang quỷ. Khi hành giả đến được trong đây thì được mất, phải quấy đồng 
thời ngồi dứt, sạch trơn thong dong chỉ được đôi chút. "Núi xa vô hạn vách từng từng" có phải là cảnh 
giới của Văn Thù, cảnh giới của Phổ Hiển, hay là cảnh giới của Quán Âm? Hành giả tu Thiển hãy 
xem coi đến đây là trên phần việc của ai?——According to example 32 of the Pi-Yen-Lu, since some of 
the ancients coulndt yet put an end to wandering thoughts, so Zen master Hsueh Tou makes a verse: 

"Once Mr. Lu has accepted them, 

Why depend on them? 

Sifting, leaning - cease taking these to succeed 

to the lamp of the Patriarchs! 

IUs worth replying: the evening clouds, 

Returning, have not yet come together; 

Distant mountains without end, 

layer upon layer of blue." 
What 1s there to depend on? Here Zen practitioners must understand thinss directly this way; do not øo 
on guarding a stump watting for a rabbit. Smash whafs before your skull all at once, so that there 1snt 
the slightest bit of concern within your breast. Let go and become clean and at ease. Then what more 
need 1s there for something to rely on? Whether sitting on the cushion or leaning on the brace, 1tS 
worth considering 1t the principle of the Buddha-Dharma. That 1s why Zen master Hsueh Tou said, 
"Sifting, leaning - cease taking these to succeed to the lamp of the Patriarchs!" At once Hsueh Tou has 
brought 1t up completely; he has a place to turn around in, and at the end reveals this scene where 
there's a bit of a nice place. He says, "Ifs worth replying: the evening clouds, returning, have not yet 


2617 


come together." Where 1s Hsueh Tous meaning? When the evening clouds have returned and are 
about to Join together but have not yet done so, how 1s 1t then? "Distant mountains without end, layer 
upon layer of blue." As before he's gone I1nfo the ghost cave. When you get here, when gain and loss, 
ripht and wrong, are cut off all at once, and you are clean and at ease, only then do you amount to 
something. "Distant mounfains without end, layer upon layer of blue." Is this ManJusri's realm? Is this 
Samantabhadra's realm? Is this Avalokitesvara's realm? Zen practitioners, when you get here, whose 
affair 1s this? 


17) Tuyết Đậu Trùng Hiển và Sư Phụ Trí Môn—Hsueh-Tou Chong-Hsian and His Teacher Zhï- 
Men 

Một hôm Tuyết Đậu hỏi Thiên sư Trí Môn: “Chẳng khởi một niệm, tại sao có lỗi?” Trí Môn gọi sư lại 
gần. Trí Môn cầm phất tử nhằm vào miệng sư mà đánh. Sư toan mở miệng, Trí Môn lại đánh. Sư hoát 
nhiên khai ngộ. Sư ở lại đây năm năm, nhận tột chỗ u huyền, mới đi tham vấn khắp nơi—One day he 
asked Zhi-Men: “Before a single thought arises, can what 1s said be wrong?” Zhi-Men summoned 
Hsueh-Tou to come forward. Xue-Tou dịd so. Zhi-Men suddenly struck Hsueh-Tou in the mouth with 
his whisk. Xue-Tou began to speak but Zhi-Men hít him again. Hsueh-Tou suddenly experienced 
enlightenmernt. 


18) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Trời Đang Mưa, Về Tăng Đường Đốt Lò Sưởi!—It's RÑaining, Going 
Back to the Monks' Hall and Building a Ftre im the Sfove! 

Một hôm, Thiền Sư Tuyết Đậu Trùng Hiển (980-1052) thượng đường thị chúng: "Ngay cả lúc mấy ông 
kinh nghiệm địa chấn và bầu trời đang rải mưa hoa, làm sao có thể đem cái đó mà so với việc đi trở 
về Tăng đường và nhóm lửa lên trong lò sưởi chứ?" Nói xong Sư liễn rời sảnh đường——One day, Zen 
master Hsueh-tou entered the hall and addressed the monks, saying, "Even 1Ÿ you experience the earth 
shaking and the sky raining flowers, how can that compare to going back to the monks hall and 
building a fire in the stove?” The master then left the hall. 


19) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Tự Hải Chỉ Thâm, Như Sơn Chỉ Cố—It Is As Deep As an Ocean, and Ás 
Sfable As a Mountain 
Sâu như biển, vững như núi. Trong thiển, từ nầy chỉ cho Phật tánh như như bất động tựa như biển sâu 
núi vững. Theo thí dụ thứ 57 của Bích Nham Lục, một hôm, Triệu Châu thượng đường thuyết pháp: 
“Đạo chẳng khó, chỉ hiểm lựa chọn, vừa có nói năng là lựa chọn, là minh bạch. Lão Tăng chẳng ở 
trong minh bạch, các ngươi lại tiếc giữ chăng?” Có vị Tăng đứng ra hỏi: “Đã chẳng ở trong minh bạch 
thì tiếc giữ cái gì?” Triệu Châu bảo: “Ta cũng chẳng biết.” Vị Tăng nói: “Hòa Thượng đã chẳng biết, 
vì sao chẳng ở trong minh bạch?” Triệu Châu nói: “Hỏi thì được. Lễ bái xong lui ra.” Hành giả tu 
Thiển nên thấy nếu nhằm trên ngôn cú tìm thì vị Tăng này là kinh thiên động địa. Nếu chẳng ở trên 
ngôn cú lại làm sao? Lại tham ba mươi năm. Cây chốt cửa này phải xoay được mới mong nhổ râu cọp. 
Phải là có bổn phận thủ đoạn mới được. Vị Tăng này chẳng ngại nguy vong, dám nhổ râu cọp, nói 
rằng: "Vẫn còn giản trạch." Triệu Châu nhằm miệng liến bít, nói: "Kẻ tớ nhà ruộng, chỗ nào là giản 
trạch?" Nếu hỏi đến kẻ khác liền thấy tay chân rối loạn, đâu ngờ lão này là bậc tác gia, nhằm chỗ 
động không được liền động, chỗ xoay không được liền xoay. Nếu ông thấu được, tất cả ngôn cú ác 
độc, nhẫn đến ngàn sai muôn trạng hý luận ở thế gian, đều là thượng vị đề hồ. Nếu đến được chỗ thật, 
mới thấy Triệu Châu lòng son từng mảnh. Kẻ tớ nhà ruộng là tiếng người làng Phước Đường mắng 
người giống như không ý trí. Vị Tăng này nói: "Vẫn còn giản trạch." Triệu Châu bảo: "Kẻ tớ nhà 
ruộng, chỗ nào là giản trạch?" Cặp mắt Tông sư phải đến thế ấy, như chim cánh vàng vạch biển bắt 
rồng nuốt. Thiển sư Tuyết Đậu làm bài kệ: 
"Tợ hải chi thâm 
Như sơn chi cố 


2618 


Văn manh lộng không lý mãnh phong 
Lữ nghị hám ư thiết trụ. 
Giản hề trạch hề 
Đương hiên bố cổ." 
(Giống như biển sâu, dường thể núi cứng. Muỗi nhặng ở trong gió mạnh đùa. Cào kiến lay cây trụ sắt. 
Giản à trạch à, ngay hiên treo trống). Thiền sư Tuyết Đậu chú hai câu "Giống như biển sâu, dường thể 
núi cứng". Vị Tăng nói vẫn là giản trạch. Tuyết Đậu nói vị Tăng này giống như "Muỗi nhặng ở trong 
gió mạnh đùa. Cào kiến lay cây trụ sắt." Tuyết Đậu khen vị Tăng này to gan. Vì sao? Đây là người 
trên dùng mà y dám nói thế ấy. Triệu Châu cũng không tha cho vị Tăng, nói: "Kẻ tớ nhà ruộng, chỗ 
nào là giản trạch?" Đâu chẳng phải gió mạnh cọc sắt hay sao? Hai câu "Giản à trạch à, ngay hiên treo 
trống," rốt cùng Tuyết Đậu để khởi bảo cho được sống. Nếu biết được mười phần minh bạch, sau này 
ông tự rõ biết lấy vậy. Tại sao? Đâu chẳng thấy nói: "Muốn được thân thiết, chớ đem câu hỏi ra hỏi." 
Thế nên "Ngay hiên treo trống."——In Zen, the term indicates that the Buddha-nature ¡s the real truth of 
things, 1t 1s as deep as an ocean, and as stable as a mountain. According to the Pi-Yen-Lu, example 57, 
one day, Zen master Chao-Chou entered the hall to address the monks: “Attaining the Way 1s not 
dificult, Just disdain choosing. As soon as words are present there 1s choosing, there 1s understanding. 
IUs not to be found in understanding. Is understanding the thíng you uphold and sustain?” A monk 
asked: “Since 1f 1s not found 1n understanding, what 1s to be upheld and sustained?” Chao-Chou said: “l 
don'ˆt know.” The monk said: “Since the master doesnt know what 1t 1s, how can you say 1t 1snˆt within 
understanding?” Chao-Chou said: “Ask and you have an answer, then bow and withdraw.” Zen 
practitioners should see that 1f you look to the words, then this monk does after all startle heaven and 
shake the earth. If it 1s not in the words, then what? You must be able to turn this little key before 1t 
wIll open. To grab the tigers whiskers, you must be able to do 1t on your own abilities. Heedless of the 
mortal danger, this monk dared to grab the tigers whiskers, so he said, "This 1s still picking and 
choosing.” Chao-Chou immediately blocked off his mouth by saying, "Stupid oaf! Where 1s the picking 
and choosing?” If the monk had asked someone else, he would have seen him flustered and confused. 
But what could he do about this old fellow who was an adept? Chao-Chou moved where 1t was 
1mpossible to move, turned around where 1t was 1mpossible to turn around. If you can penetrate all evil 
and poisonous words and phrases, even down to a thousand differences and ten thousand forms, then 
all conventional fabrications will be the excellent flavor of purified ghee. IÝ you can get to where you 
touch reality, then you will see Chao-Chou's naked heart in 1ts entirety. "Stupid oaf” 1s a country 
©expression of the people of Fu Chou, to revile people for being without intelligence. When the monk 
said, “This 1s still picking and choosing," Chao-Chou said, "Stupid oafl Where 1s the picking and 
choosing?”" The eye of teachers of our school must be thus, like the golden winged Garuda bird parting 
the ocean wafters fo se1ze a dragon đirectly and swallow 1t. Zen master Hsueh Tou has a verse: 
"Deep as the ocean, firm as a mounftain. 
A mosquito sports in the fierce wind of the sky, 
An ant tries to shake an tron pillar. 
Picking, choosing 
A cloth drum under the eaves." 
Hsueh Tou explains Chao-Chous two lines in the case by saying, "Deep as the ocean, firm as a 
mountain." The monk said, “This 1s picking and choosing,” so Hsueh Tou says that this monk 1s Just like 
a mosquito playing 1n a gale, like an ant trying to shake an iron pillar. Hsueh Tou praises this monk's 
great bravery. Why? This "the ulimate path has no difficulties” 1s something superiro people use, yet 
this monk dared to talk in this way. Chao Chou did not let him go; he immediately said, "Stupid oafl 
Where is the picking and choosing?" Isnt this a fierce wind, an iron pillar? "Picking, choosing - a cloth 
drum under the eaves." At the end Hsueh Tou picks this up to bring you to life. IÝ you recognize 1t 
clearly, then you are carrying the whole thing yourself/ Whats the reason? Havent you heard 1t said 


2619 


that 1Ÿ you want to attain intimate understanding, dont use a question to ask. That 1s why "the loth dtum 
under the eaves. " 


20) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Vô Khổng Địch—A Flute With No Holes 
Theo thí dụ thứ 82 của Bích Nham Lục và Thiền Lâm Loại Tụ, quyển H, có một vị Tăng hỏi Thiển sư 
Đại Long Trí Hồng, một vị Thiển sư Trung Hoa vào cuối thế kỷ thứ IX: "Sắc thân bại hoại, thế nào là 
Pháp thân kiên cố?" Đại Long đáp: "Hoa núi nở dường gấm, nước khe trong tợ chàm." Đại Long đáp: 
"Hoa núi nở dường gấm, nước khe trong tợ chàm." Một vị Tăng khác hỏi Vân Môn: "Khi lá rụng cành 
khô thì thế nào?" Vân Môn đáp: "Thân bày gió thu." Đây gọi là hai mũi tên chống nhau. Dường thể 
anh đến Tây Tần, tôi ở Đông Lỗ. Kia đã đi thế ấy, tôi chẳng đi thế ấy, cùng với Vân Môn một khối 
trái nhau. Gã kia đi thế ấy là dễ thấy, gã này chẳng đi thế ấy lại khó thấy. Quả thực ba tấc lưỡi của 
Đại Long rất vi tế. 
"Vấn tằng bất tri 

Đáp hoàn bất hội 

Nguyệt lãnh phong cao 

Cổ nham hàn cối 

Kham tiếu lộ phùng đạt đạo nhân 

Bất tương ngữ mặc đối 

Thủ bả bạch ngọc tiên 

Ly châu tận kích toái 

Bất kích toái 

Tằng hà hoại 

Quốc hữu hiến chương 

Tam thiên điều tội." 
(Hỏi từng chẳng biết. Đáp lại chẳng thông. Gió cao trăng lạnh. Cây hàn núi xưa. Cười ngất đường gặp 
đạt đạo nhân. Chẳng đem nói nín đáp. Tay cầm roi bạch ngọc. Đập tan nát ly châu. Chẳng đập nát, 
thêm tỳ vết. Nước có hiến chương. Ba ngàn điều tội). Thiển sư Tuyết Đậu tụng rất có công phu, ở 
trước lời tụng Vân Môn nói: "Hỏi đã có tông, đáp cũng vẫn đồng." Ở đây lại chẳng thế, nói: "Hỏi từng 
chẳng biết. đáp lại chẳng thông." Chỗ đáp của Đại Long đứng bên nhìn hẳn là kỳ đặc. Phân minh ai 
hỏi thế ấy, trước khi chưa hỏi sớm đã hư hỏng rồi. Chỗ đáp của sư rất mực vừa vặn hợp cơ ngơi, nói: 
"Hoa núi nở dường gấm, nước khe trong tợ chàm." Hôm nay mọi người làm sao hiểu ý Đại Long? Lời 
đáp bàng quan thấy thực kỳ đặc. Vì thế, Tuyết Đậu tụng ra khiến người biết, nói "Gió cao trăng lạnh, 
cây hàn núi xưa." Hãy nói ý đó làm sao hiểu? Sở dĩ vừa rồi nói: "Chiếc sáo không lỗ (Vô Khổng 
Địch), nắm được nhịp ván." Chỉ bốn câu này tụng xong vậy. Thiền sư Tuyết Đậu lại sợ người khởi đạo 
lý, lại nói: "Cười ngất đường gặp đạt đạo nhân, chẳng đem nói nín đáp." Việc này chẳng phải thấy 
nghe hiểu biết, cũng chẳng suy nghĩ phân biệt. Vì thế nói: "Rỡ rỡ không gồm kẹt, dụng riêng nào 
nương nhờ, trên đường gặp đạt đạo nhân, chớ đem nói nín đáp." Đây là bài tụng của Hương Nghiêm 
Trí Nhàn, Tuyết Đậu dẫn dùng. Một vị Tăng hỏi Triệu Châu: "Chẳng đem nói nín đáp, chưa biết đem 
cái gì đáp?" Triệu Châu đáp: "Trình đổ đựng sơn." Cái này đồng với câu vừa rồi nói, chẳng rơi vào 
tình trần ý tưởng của ông. Giống như cái gì? Giống "Tay cầm roi bạch ngọc, đập tan nát ly châu." Thế 
nên Tổ lệnh đương hành mười phương ngồi đoạn. Đây là việc trên kiếm bén, phải có tác lược thế ấy. 
Nếu chẳng thế ấy, đều cô phụ chư Thánh từ trước. Đến trong đây cần không có chút xíu việc, tự có 
chỗ tốt, tức là chỗ hành lý của người hướng thượng. Đã chẳng đập nát ắt sanh tỳ vết, liền thấy ló đuôi. 
Cứu cánh phải làm sao được? "Nước có hiến chương, ba ngàn điều tội" một lúc phạm hết vậy. Cớ sao 
như thế? Chỉ vì chẳng lấy việc bổn phận tiếp người. Nếu là Đại Long hẳn không thế ấy——According to 
example 82 of the Pi-Yen-Lu and the Accumulated Categories in the Zen Forest, Volume II, a monk 
asked Zen master Chi-hung of Tai Lung, a Chinese Zen Master in the nĩnth century, “The physical 
body rots away: what is the hard and fast body of reality?" Ta Lung said, “The mountain flowers bloom 


2620 


like brocade, the valley streams are brimming blue as indigo." Another monk asked Yun Men, "How 1s 
1t when the tree withers and the leaves fall?" Yun Men said, “The body exposed In the golden wind.” 
Thịs 1s called "Arrowpoints meeting.” This 1s Just like "you go west to Chỉn, Í go east to Luụ”: since he 
acts this way, I dont act this way. Matching Ta Lungs answer with Yun Men's, theyTre opposites. It's 
easy to see Yun Men acting thus, but 1ts hard to see Ta Lung actng otherwise. Nevertheless, Ta 
Lung's tongue 1s very subtle. 
"Asking without knowing. 

Answering, still not understanding. 

The moon 1s cold, the wind 1s high 

On the anclent chHiff, frigid Juniper. 

How delightful: on the road he met a man 

who had attained the Path, 

And didnt use speech or silence to reply. 

His hand grasps the white Jade whIp. 

And smashes the black dragon's pearl. 

If he hadnt smashed It, 

He would have 1ncreased 1s flaws. 

The nation has a code of laws 

Three thousand articles of offenses. " 
According to Zen master Yuan Wu Ke Chín, Hsueh Tou versifies here with much skill. Before when 
he was versifying Yun Mens words "Body exposed in the golden wind” he said, "Since the question 
has the source, the answer too 1s in the same place." Since 1t 1s not so with this case, Hsueh Tou instead 
says, "Asking without knowing; answering, still not understanding." Ta Lungs answer was a gÌlimpse 
from the side that was simply amazing. His answer was so clear that whoever quesfioned him this way 
had already Iincurred defeat even before he asked. With his answer he was able to bend down to the 
monk and match him perfectly; adapting to his capacity he rightly said, “The mountain flowers bloom 
like brocade, the valley streams are brimming blue as indigo." How will all of you understand Ta 
Lung's meaning right now? As a glimpse from the side, his answer was truÌy extraordinary. Thus Hsueh 
Tou comes out with his verse to make people realize that the moon 1s cold, the wind 1s high and still 
beats against the frigid juniper on the ancient cHff. But say, how will you understand Hsueh Tou's 
meanming? Thus I Just said that 1ts a flute with no holes hitting against a felt-pounding board. The verse 
1s completed with Just these first four lines, but Huseh Tou was still fearful that people would make up 
rationalizations, so he said, ” How delightful: on the road he met a man who had attained the Path. 
And didnt use speech or silence to reply." This matter, then, 1s not seeing, hearing, discernment, or 
knowledge; nor 1s 1t the discriminations of calculating thought. Therefore 1t was said: "Direct and 
truthful, without bringing anything else along. Moving on alone, what 1s there to depend on? On the 
road, 1ƒ you meet anyone who has attained the Path, dont use speech or silence to reply." This 1s a 
verse of Hsiang Yens that Hsueh Tou has drawn on. Havent you heard? A monk asked Chao Chou, 
"Without using speech or silence to answer, I wonder with what should one answer?” Chao Chou said, 
"Show your lacquer vessel.” These sayings of Hsiang Yen and Chao Chou are the same as Ta Lung's 
sfatement In the case: they dont fall within the scope of your feelings or conceptual thoughts. What 1s 
this like? "His hand grasps the white jade whip, and smashes the black dragon*s pearl." Thus the 
command of the patriarchs must be carried out, cutting off everything In the ten directions. This 1s the 
matter on the sword's edge, for which one must have this kind of strategy. Otherwise you turn your 
back on the sages since antiquity. When you get here you must be without the slightest concern, then 
naturally youll have the advantage. This, then, 1s how a transcendent man comports himself. "If he 
hadnt smashed 1t,” necessarily "He would have increased 1ts flaws," and thus he would have seemed 
broken down and decrepit. But in the end, how can you be right? " The nation has a code of laws, three 


2621 


thousand articles of offenses." 'There are three thousand subdivisions of the five punishments, and none 
1S øreafter than the punishment for not being respectful. This monk offended against all three thousand 
articles at once. How so? Because he didnt deal with people on the basis of his own thing. Às for Ta 
Lung, he of course was not this way. 


21) Tuyết Đậu Trùng Hiển: Vô Khổng Thiết Chùy—An Iron Hanunerhead With No Hole 
Chùy sắt không lỗ, Thiển tông dùng từ nầy để chỉ người tham học ngu si đần độn, khiến cho bậc thầy 
phải khó khăn lắm mới dẫn dắt được. Theo thí dụ thứ 14 của Bích Nham Lục, một hôm, có một vị 
Tăng đến hỏi Thiển sư Vân Môn Văn Yển (864-949): "Thế nào là giáo lý một đời?" Vân Môn đáp: 
"Đối nhất thuyết." Thế nào là giáo lý một đời? Chỉ tiêu được một câu "Đối Nhất Thuyết." Nếu ngay 
đó tiến được liền về nhà ngôi an ổn. Nếu chưa tiến được, hãy tiếp tục dụng công tu hành hoặc mười 
năm, hoặc hai mươi năm, hoặc cả đời như các bậc cổ đức đã từng làm trong quá khứ. Bây giờ chúng ta 
hãy lắng nghe bài kệ của Thiền sư Tuyết Đậu Trùng Hiển: 
"Đối Nhất Thuyết 

Thái cô tuyệt 

Vô khổng thiết Chùy trùng hạ khiết 

Diêm phù thọ hạ tiếu ha ha 

Tạc dạ Ly Long ảo giác chiết 

Biệt biệt 

Thiểu Dương lão nhân đắc nhất quyết." 
(Đối một nói, rất cô tuyệt. Chùy sắt không lỗ thêm hạ chốt. Dưới cội Diêm Phù cười ha ha. Đêm qua 
Ly Long sừng bẻ gãy. Khác khác, Lão nhân Thiểu Dương được một mảnh). Theo Thiền sư Viên Ngộ, 
"Đối một nói, rất cô tuyệt" là lời khen của Tuyết Đậu. Câu nói này của Vân Môn thật là tự do tự tại, 
độc thoát cô nguy quang tiễn tuyệt hậu, như bờ cao muôn trượng, như quân trận trăm muôn, không có 
chỗ cho ông vào, chỉ là quá ngặt cô nguy. Người xưa nói: "Muốn được thân thiết chớ đem câu hỏi đến 
để hỏi, hỏi tại chỗ đáp, đáp tại điểm hỏi," hẳn là cô độc và nguy hiểm vô cùng. Hãy nói xem chỗ nào 
là cô độc và nguy hiểm? Người khắp thiên hạ làm gì cũng chẳng được. Vị Tăng này là hàng tác gia 
nên mới hỏi như thế. Vân Môn đáp la thế ấy, giống như "Chùy sắt không lỗ thêm hạ chốt." Tuyết 
Đậu dùng văn ngôn tuyệt khéo. Câu "Dưới cội Diêm Phù cười ha ha", trong Kinh Khởi Thế nói: "Phía 
Nam núi Tu Di có cây phệ lưu ly ánh sáng chiếu châu Diêm Phù đều sắc xanh. Châu này lấy tên đại 
thọ làm tên châu, nên gọi là Diêm Phù Đề. Cây này bể cao bể rộng bảy ngàn do tuần, phía dưới có 
đống vàng Diêm Phù Đàn cao hai mươi do tuần, bởi vàng từ dưới đáy cây sinh ra, nên gọi là cây Diêm 
Phù." Vì thế Tuyết Đậu tự nói kia ở dưới cội Diêm Phù cười ha ha. Thử nói kia cười là cái gì? Cười 
"Đêm qua Ly Long sừng bẻ gãy." Chỉ có chiêm ngưỡng tán thán Vân Môn thôi. Vân Môn nói: "Đối 
một nói", giống cái gì? Giống như bẻ gãy một sừng con Ly Long. Đến trong đó, nếu không có việc thế 
ấy, đâu thể nói lời thế ấy. Tuyết Đậu một lúc tụng xong, rốt sau lại nói: "Khác khác, Lão nhân Thiểu 
Dương được một mảnh." Sao chẳng nói được trọn vẹn, mà chỉ nói được một mảnh? Thử nói một mảnh 
kia ở chỗ nào? Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng nếu ngay đó tiến được liền về nhà ngồi an ổn. 
Nếu chưa tiến được, hãy tiếp tục dụng công tu hành hoặc mười năm, hoặc hai mươi năm, hoặc cả đời 
như các bậc cổ đức đã từng làm trong quá khứ—An ignorant and stupid student who causes so much 
difficulty for the master to 1nstruct and guide. According to example 14 of the Pi-Yen-Lu, one day, a 
monk asked Zen master Yun-men Wen-yen, "What are the teachings of a whole lifetime?” Yun-men 
said, "An appropriate statement." What are the teachings of a whole lifetime?” Just boils down to his 
Saying, "An appropriate statement." If you can grasp this immediately, then you can return home and 
SIf in peace. If you cant get it, continue fo strive to cultivate ten years, twenty years or your whole life 
as our ancient virtues địd in the past. Ñow lets listen to Hsueh Tou's verse: 

"An appTropriate statement; 
How utterly unique! 


2622 


He wedges a stake 1nto the Iron hammerhead 

with no hole. 

Undđer the Jambu Tree Im laughing; ha, ha! 

Last night the black dragon had his horn 

wrenched off: 

Exceptional, exceptional 

The old man of Shao Yang got one horn.” 
According to Zen master Yuan Wu, "An appropriate statement; how utterly uniquel” Hsueh Tou cannot 
pralse him enough. These words of Yun Men are independent and free, unique and lofty, prior to light 
and after annihilation. They are like an overhanging clIff ten thousand fathoms high. Then, too, they 
are like a million man battle line; there 1s no place for you to get in. Ifs Just that 1s too solifary and 
perilous. An Ancient said, "If you want to attain Intimacy, dont use a quesfion to ask a question; the 
question 1s In the answer and the answer 1s In the point of the question." Of course 1fs solitary and 
steep, but tell me, where 1s 1t that 1fs solifary and steep? No one on earth can do anything about it. The 
monk 1n this case was also an adept, and that is why he could question like this. And Yun Men too 
answered this way, much like "wedging a stake Into the iron hammerhead with no hole.”" Hsueh Tou 
employs literary language so artfully! " Under the Jambu Tree Em laughing; ha, ha!” In the scripture on 
the Creation of the World it says, "Ôn the south side of Sumeru a crystal tree shines over the continent 
of Jambu, making all in between a clear blue color. This continent takes 1ts name from this great tree; 
hence 1t is called Jambudvipa. This tree 1s seven thousand leagues high; beneath it are the golden 
mounds of the Jambu altar, which 1s twenty leagues high. Since gold 1s produced from beneath the tree, 
1t 1s called the Jambu tree." Thus Hsueh Tou says of himself that he 1s under the Jambu tree laughing 
out loud. But tell me, what 1s he laughing at? He 1s laughing at the black dragon who last nght got his 
horn wrenched off. He's Just looking up respectfully; he can only praise Yun Men. When Yun Men 
says, "An appropriate statement," whafs 1t like? Its like breaking off one of the black dragon's horns. 
At this poïnt, 1ƒ there were no such thing, how could he have spoken as he did? Hsueh Tou has finished 
his verse all at once, but he still has something to say at the very end: "Exceptional, exceptional - The 
old man of Shao Yang got one horn." Why doesnt Hsueh Tou say he got them both? How 1s 1t that he 
Just got one horn? Tell me, where 1s the other horn? Zen practitioners should always remember that 1f 
you can grasp this Immediately, then you can return home and sĩt in peace. IÝ you can øet 1t, continue 
fO sfrive to culfivate ten years, twenty years or your whole life as our ancient virtues địd in the past. 


CMVIII.Tuyết Nham Tổ Khâm: Hành Trạng Tu Tập—Hsueh-Yen Tsu Ch'in: Acfs 0ƒ Cultivation 

Tuyết Nham Tổ Khâm (?-1287), tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 13, đệ tử của thiển 
sư Ngô Châu Thạch Khanh. Sư rời khỏi nhà lúc mới lên năm, trong lúc hầu thầy, nhờ nghe bàn luận 
với khách, sư bắt đầu biết rằng có một thứ gọi là Thiền, dần dân tin tưởng và cuối cùng sư quyết định 
tham học Thiển. Năm lên 16, sư thọ giới làm Tăng; năm lên 18 sư bắt đầu hành cước vân du tham vấn 
Thiền. Tuyết Nham đã nói về những kinh nghiệm của mình: "Lúc đến trú ngụ tại Song Sơn Viễn, từ 
sáng đến tối tôi luôn bận rộn làm các việc trong chùa, và không bao giờ tôi ra khỏi lãnh địa nhà chùa. 
Ngay khi trong liêu chúng hay lúc đang làm công việc cùa mình, tôi luôn khoanh tay trước ngục, và 
mắt ngó xuống đất không xa hơn ba bước. Công án đầu tiên của tôi là 'Vô'. Hễ khi nào tâm niệm 
khuấy động là tôi dằn nó xuống ngay lập tức, và lúc đó tâm ý tôi như một miếng băng lạnh, thanh 
sạch, êm dịu, tỉnh lặng, và không đao động. Một ngày trôi qua nhanh như cái khảy móng tay. Không 
một tiếng chuông hay tiếng trống nào lọt vào tai tôi. Năm lên 19 tuổi, tôi ngụ tại chùa Linh Ấn, có 
quen biết với viên quan lại Xử Châu Lai. Ông khuyên tôi: 'Phương pháp của thây không có sinh khí, 
chẳng đem lại gì được cho thầy. Có nhị nguyên trong đó; thầy xem động và tịnh như hai thái cực của 
tư tưởng. Tự mình tu tập Thiên, thầy phải ấp ủ nghi tình; vì nghi tình càng mạnh thì giác ngộ càng sâu." 
Được khuyên như vậy, tôi đổi công án ra là 'càn thỉ quyết' (đồ chùi phân). Tôi bắt đầu nghi vào nghĩa 


2623 


của công án này trên mọi cách và mọi quan điểm. Nhưng lúc này lại bị khó chịu với hôn trầm và thụy 
miên. Tôi không có lấy một phút quán tưởng thanh tịnh nào. Sau đó, tôi dời sang chùa Tịnh Từ, nơi 
đây tôi kết bạn với bẩy người, ai cũng hăng hái học Thiển. Chúng tôi cam kết không đặt lưng xuống 
ngủ nghỉ. Có một vị Tăng tên 'Tú', không gia nhập nhóm của chúng tôi, nhưng lúc nào sư cũng ngôi 
sững trên gối Thiển như một cây cọc sắt cứng. Tôi muốn nói chuyện với thầy, nhưng thầy không ưng. 
Vì suốt hai năm tu tập không nằm, thân tâm tôi hoàn toàn mệt mỏi. Cuối cùng tôi trở về cuộc tu ngủ 
nghỉ như bình thường. Trong hai tháng sức khỏe tôi bình phục nhờ thuận theo tánh tự nhiên như thế. 
Thật ra, không cần thiết phải thành tựu chỉ bằng vào lối khổ hạnh không ngủ nghỉ ấy. Tốt hơn nên ngủ 
một ít giờ vào lúc nửa đêm để lấy lại năng lượng tươi tỉnh cho mình. Một hôm, tình cờ gặp sư Tú ngoài 
hành lang, và đây là lần đầu tôi được nói chuyện với thầy. Tôi hỏi: Năm rồi, tôi muốn hỏi chuyện với 
thầy, sao thây cứ mãi tránh tôi vậy?' Sư nói: 'Một người hăng hái học Thiền, cả đến thì giờ cắt móng 
tay cũng chẳng có, làm sao có thể phí thì giờ bàn luận với người khác?' Tôi nói: 'Tôi đang bị bối rối 
bởi hôn trầm và thụy miên; làm sao chế ngự?' Sư Tú đáp: 'Đó là do thầy không kiên quyết trong việc 
tu tập. Hãy tìm một chiếc bổ đoàn đủ cao, và ngồi thẳng lưng, dồn hết tâm lực vào công án. Còn gì để 
nói về hôn trầm và tán loạn nữa chứ?' Theo lời khuyên này tôi thay đổi lối tu tập, qua ba ngày đêm thì 
chứng được một trạng thái không còn nhị nguyên nơi thân và tâm nữa. Tôi cảm thấy mình trong suốt 
và linh hoạt đến nỗi mí mắt cứ mở lớn ra. Vào ngày thứ ba, khi đang đi kinh hành ngoài cổng chùa tôi 
vẫn cảm thấy như mình đang ngồi trên bổ đoàn. Chợt gặp thầy Tú, thầy hỏi tôi: "Thầy làm gì ở đây?! 
Tôi đáp: 'Tôi đang cố đạt đạo.' Thầy nói: "Thầy nói xem thế nào là đạt đạo?' Tôi không trả lời nổi, mà 
chỉ tăng thêm phiền muộn trong lòng. Đang muốn trở lại thiển đường thì tôi gặp vị thủ tòa. Vị thủ tòa 
nói: Hãy mở rộng đôi mắt ra mà xem đó là cái gì.' Lời nói này khiến tinh thần của tôi được phấn 
chấn. Tôi trở lại thiển đường, sắp sữa ngồi lên bổ đoàn thì tâm mắt thay đổi hoàn toàn. Một quãng trời 
rộng mở ra và đất phía dưới như tuông sụp lở. Kinh nghiệm này vượt ra ngoài sự diễn tả và hoàn toàn 
không thể nói lại cho người khác được, vì trong thế gian này không có cái gì có thể so sánh được với 
nó. Tôi bước xuống thiển sàng đi tìm gặp thầy Tú. Thầy rất hài lòng, không ngớt lặp lại: "Tốt lắm! Tốt 
lắm!' Chúng tôi nắm tay nhau rảo bước theo hàng liễu ngoài cổng chùa. Tôi nhìn chung quanh, nhìn 
lên nhìn xuống, biết bao cái thấy nghe trong trời đất nay hiện ra hoàn toàn khác hẳn; những gì mình 
ghét bỏ trước kia, nào vô minh, phiền não, bấy giờ vốn chỉ là lưu xuất từ chân tánh của mình vẫn y 
nhiên ngời sáng, chân thật và trong suốt. Tâm trạng này kéo dài hơn nửa tháng. Tiếc thay, thời nay 
không có bậc tôn túc sáng suốt để mà hỏi đạo, nên tôi đã để trạng thái tỏ ngộ này dừng lại một thời 
gian. Đây vẫn là một giai đoạn nửa chừng, nếu cứ bám lấy coi như cứu cánh thì chính nó sẽ làm cẩn 
trở sự tăng tiến của cái nhìn thấu đáo đích thực. Những giờ ngủ và thức chưa hợp lại làm một. Các 
công án thì hơi hiểu nhờ suy luận, ngoài cách đó ra thì hoàn toàn chịu thua, chúng y như một bức vách 
sắt, vẫn không cách gì vói tới. Qua nhiều năm theo hầu ngài Vô Chuẩn, nghe ngài thuyết pháp và xin 
hỏi lời khuyên bảo, nhưng không có lời nào mang lại một giải pháp chung quyết cho mối bất an trong 
lòng tôi. Trong các kinh điển, trong các ngữ lục của các bậc tôn túc, tôi không đọc thấy điều gì có thể 
chữa trị cái tâm bệnh này. Mười năm trôi qua như thế mà không thể xóa được cái tâm chướng nặng 
nề. Một hôm, đang đi kinh hành trong Phật điện ở Thiên mục, mắt chợt nhìn thấy một cội bách già 
ngoài điện. Vừa thấy cội cây già này thì một tâm cảnh mới mẻ bày ra và cái khối cứng chướng ngại 
bỗng tiêu tan. Tôi như vừa từ trong bóng tối bước vào ánh sáng mặt trời rực rỡ. Từ đấy, tôi không còn 
ấp ủ nghi ngờ với sự sống, sự chết, Phật hay Tổ gì nữa. Bấy giờ lần đầu tiên tôi trực nhận cái cốt yếu 
trong đời sống nội tâm của ngài Vô Chuẩn, ngài thật đáng lãnh đủ 30 hèo đích đáng."——Hsueh-Yen 
Tsu Chn, a Chinese Zen master in the thirteenth century, who was a disciple of Wu Chou Shih Fan. 
He left home when he was five years old, and while under my master, by listening to the master's taÌlks 
to visitors, he began to know that there was such a thing as Zen, and gradually came to believe 1n 1t, 
and finally made up his mind to study it. At sixteen he was ordained as a regular monk and at eighteen 
sfarted on a Zen pilgrimage. Hsueh-Yen told the following sfories of his experience 1n Zen: "While 
staying under Yuan of Shuang-shan I was kept busy attending to the affairs of the monastery from 


2624 


morning to evening, and was never out of the monastery grounds. Even when I was in the general 
dormitory or engaged in my own affairs, I kept my hands folded over my chest and my eyes fixed on 
the ground without looking beyond three feet. My first koan was MMu'. Whenever a thought was stirred 
1n my mind, I lost no time 1n keeping 1t down, and my consciousness was like a cake of solid 1ce, pure 
and smooth, serene and undisturbed. Á day passed as rapidly as the snapping of the fingers. Ño sound 
of the bell or the drum ever reached me. At nineteen I was staying at the monastery of Ling-y1in when I 
made the acquaintance of the recorder Lai of Chu-chou. He gave me this advice: "'Your method has no 
life in it and will achieve nothing. There 1s a dualism In 1t; you keep movement and quietude as two 
separate poles of thought. To exercise yourself properly in Zen you ought to cherish a spirIt O inqu1ry; 
for according to the strength of your spirit will be the depth of your enlightenmernt.' Thus advised, I had 
my koan changed to 'the dried-up dirt-wiper'. Ï began to Inquire Into 1s meaning in every possible 
mamner and from every possible point of view. But being now annoyed by dullness and restlessness, I 
could not get even a moment of serene contemplation. [ moved to Ching-tzu monastery where I Joined 
a company of seven, all earnest students of Zen. Sealing up our bedding we determined not to lie down 
on the floor. There was a monk called Hsiu who did not Join us, but who kept sitting on his cushion like 
a solid bar of iron; I wanted to have a talk with him, but he was forbidding. As the practice of not lying 
down was kept up for two years I became thoroughly exhausted both in mind and body. At last I gave 
myself up to the ordinary way of taking rest. In two months my health was restored and my spirit 
reinvigorated once more by thus yielding to nature. In fact the study of Zen 1s not necessarily to be 
accomplished by merely practicing sleeplessness. It 1s far better to have short hours of a sound sÏleep in 
the middle of the night when the mind will gather up fresh energy. One day I happened to meet Hsiu in 
the corridor, and for the first trme I could have a talk with him. I asked, 'Why was 1t that you avoided 
me so much last year when I wished to talk with you? He said, 'An earnest student of Zen begrudges 
even the time to trim his nails; how much more the time wasted 1n conversation with others!" I said, 'Ï 
am troubled In two ways, by dullness and restlessness, how can I get over them?' He replied: Tt 1s 
owing to your not being fully determined In your exercise. Have the cushion high enough under you, 
and keeping your spinal column upright, throw all the spiritual energy you possess 1nto the koan 1tself. 
What is the use of talking about dullness and restlessness?' This advice gave me a new turn to my 
exercise, for in three days and nights I came to realize a state in which the dualism of body and mind 
ceased to exist. [ felt so transparent and lively that my eyelids were kept open all the time. Ôn the third 
day I was walking by the gate still feeling as I did when sitting cross-legged on the cushions. I 
happened to meet Hsiu, who asked, 'What are you doing here?' I answered, "Trying to realize the truth.' 
He asked, What do you mean by the truth?' I could not give him a reply, which only increased my 
mental annoyance. Wishing to return to the meditation hall I directed my steps towards 1t, when I 
encountered the head-monk. He said, 'Keep your eyes wide open and see what 1t all means.' This 
encouraged me. I came back 1nto the hall and was about to go to my seat when the whole outlook 
changed. A broad expanse opened, and the ground appeared as 1f all caved in. The experience was 
beyond description and altogether incommunicable, for there was nothing 1n the world to which it could 
be compared. Coming down from the seat I sought Hsiu. He was greatly pleased, and kept repeating: 
'How glad I am! How glad I am!' We took hold of each others hands and walked along the willow 
embankment outside the gate. As I look around and up and down, the whole universe with 1ts 
multitudinous sense-obJects now appeared quite different; what was loathsome before, together with 
1gnorance and passions, was now seen to be nothing else but the outflow of my own Iinmost nature 
which In 1tself remained bright, true, and transparent. This state of consciousness lasted for more than 
half a month. Unfortunately, as I did not happen to Interview a great master of deeper spiritual insight 
at the time, I was left at this stage of enlightenmernt for some time. lt was still an imperfect stage which 
1f adhered to as final would have obstructed the growth of a truly penetrating Insight; the sleeping and 
waking hours did not yet coalesce Into a unify. Koans that admitted some way of reasoning were 


2625 


1ntelligible enough, but those that altogether defied it, as 1Ÿ they were a wall of iron blocks, were still 
quite beyond my reach. I passed many years under the master Wu-chun, listening to his sermons and 
asking his advice, but there was no word which gave a final solution to my inner disquietude, nor was 
there anything 1n the sutras or the sayings of the masters, as far as I read, that could cure me of this 
heart-ache. Ten years thus passed without my being able to remove this hard inner obstruction. One 
day I was walking in the Buddha Hall at Tien-mu when my eyes happened to fall on an old cypress- 
tree outside the Hall. Just seeing this old tree opened a new spiritual vista and the solid mass of 
obstruction suddenly dissolved. It was as 1f I had come 1nto the bright sunshine after having been shut 
up in the darkness. After this I entertained no further doubt regarding life, death, the Buddha, or the 
Patriarchs. I now realized for the first tme what consfituted the inner life of my master Wu-chun, who 
indeed deserved thirty hard blows." 


CMIX.Tuyết Phong Nghia Tôn: Hsueh-fêng Ï Tsun 
1) Biển Sanh Tử Chưa Qua, Sao Lại Phú Thuyên?— You Haven°t Crossed the Sea oƑ LỰe and 
Death Yet, So Why Have You Overturned the Boat? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVI, một hôm, Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tôổn (822-908) 
hỏi vị Tăng mới đến: “Vừa rời chỗ nào đến?” Vị Tăng thưa: “°Phú Thuyễn đến.” Sư hỏi: “Biển sanh tử 
chưa qua, vì sao lại phú thuyền (úp thuyền)?” Vị Tăng không đáp được, bèn trở về thuật lại cho Phú 
Thuyền. Phú Thuyển bảo: “Sao không nói y không sanh tử.” Vị Tăng trở lại nói lời nầy. Sư bảo: “Đây 
không phải lời của ông. Vị Tăng thưa: “Phú Thuyễn nói thế ấy.” Sư bảo: “Ta có 20 gậy gởi cho Phú 
Thuyền, còn ta tự ăn 20 gậy, chẳng can hệ gì đến Xà Lê.”—According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XVI, one day, Zen master Xue-Feng asked a 
monk: “Where have you come from?” The monk said: “From Zen master Fu-Chuan”s place.” Xue- 
Feng said: “You haven't crossed the sea of life and death yet. So why have you overturned the boat?" 
The monk was speechless. He later returned and told Zen master Fu-Chuan about this. Fu-Chuan said: 
“Why didnt you say “It 1s not subject to life and death”?” The monk returned to Xue-Feng and repeated 
this phrase. Xue-Feng said: “This 1sn”t something you said yourself.” The monk said: “Zen master Fu- 
Chuan said thịs.” Xue-Feng said: “[ send twenty blows to Fu-Chuan and give twenty blows to myself as 
well for interfering your own affa1rs.” 


2) Tuyết Phong: Cứu Lửa! Cứu Lửa!— Fire! Fire! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVI, một hôm, Tuyết Phong Nghĩa Tôn (822-908) ở trong 
nhà Tăng đóng cửa trước cửa sau xong nổi lửa đốt, lại kêu: “Cứu lửa! Cứu lửa! Huyền Sa đem một 
thanh củi từ cửa sổ ném vào trong. Sư bèn mở cửa—According to the Records of the Transmission of 
the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XVI, one day, Xue-Feng went into the monk”s hall and started a 
fire. The he closed and locked the front and back doors and yelled “Eirel Fire!* Xuan-Sha took a pliece 
of firewood and threw 1t in through the window. Xue-Feng then opened the door. 


3) Tuyết Phong: Dũng ĐỂ Thoát—A Holed Container 

Thiển tông dùng từ "Thùng lủng đáy" để chỉ cho cảnh giới đại ngộ, giống như cái thùng lủng đáy, 
không có cái gì còn xót lại trong đó. Theo truyền Đăng Lục, quyển XVI, Tuyết Phong Nghĩa Tổn 
(822-908) kể cho bạn Tăng nghe: "Khi lão Tăng đến Đức Sơn, lão Tăng hỏi 'Việc trong Tông thừa về 
trước, con có phần chăng?' liền bị Đức Sơn đánh cho một gậy, 'hỏi cái gì?' Khi ấy lão Tăng như cái 
thùng lủng đáy." Nham Đầu nạt bảo: "Ông chẳng nghe nói 'Từ cửa vào chẳng phải của báu trong 
nhà?" Tuyết Phong hỏi: "Sau nây thế nào mới phải?" Nham Đầu bảo: "Ngày sau nếu muốn truyền bá 
đại giáo thì mỗi mỗi phải từ hông ngực lưu xuất, mai kia sẽ cùng ta che trời che đất đi." Tuyết Phong 
ngay lời nầy đại ngộ, lễ bái, đứng dậy kêu liên hồi: "Ngày nay mới thành đạo ở Ngao Sơn! Ngày nay 
mới thành đạo ở Ngao Sơn!"—Zen uses the term "a holed container" to indicate a realm of great 


2626 


enlightenment, similar to that of a holed container, nothing can stay 1n there. According to The Records 
of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XVI, when Hsueh Feng came to Te-shan, 
he told his colleagues: "When I got to Te Shan I asked, Do I have a part in the affair of the vehicle of 
the most ancient sect, or not? Te Shan struck me a blow of his staff and said, What are you saying?' At 
that time 1t was like the bottom of the bucket dropping out for me." Thereupon Yen T'ou shouted and 
said, "Havent you heard it said that what comes In through the gate 1s not the family Jewels?” Hsueh 
Feng said, "Then what should I do?” Yen Tou said, "In the future, 1ƒ you want to propagate the great 
teaching, let each point flow out from your own breast, to come out and cover heaven and earth for 
me." At these words Hsueh Feng was greatly enlightened. Then he bowed, crying out again and again, 
“Today on Tortoise Mountain ve finally achieved the Way! Today on Tortoise Mountain Ive finally 
achieved the Way!" 


4)_ Tuyết Phong: Đả Tăng— Strikes a Monk 

Tuyết Phong Nghĩa Tôn (822-908), tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ chín. Theo 
truyền Đăng Lục, quyển XVI, một hôm, Thiển sư Tuyết Phong hỏi một vị Tăng sắp rời tự viện: “Ông 
đi đâu?” Vị Tăng đáp: “Con đến đảnh lễ ngài Khâm Sơn.” Tuyết Phong hỏi: “Nếu Khâm Sơn hỏi thế 
nào là Pháp của Tuyết Phong, ông trả lời thế nào?” Vị Tăng đáp: “Con sẽ trả lời khi ông ấy hỏi.” Lập 
tức Tuyết Phong đánh vị Tăng. Về sau này Tuyết Phong đi qua chỗ Khâm Sơn và hỏi: “Vị Tăng sai 
lầm thế nào để đáng ăn gậy của lão Tăng?” Khâm Sơn đáp: “Vị Tăng đã nói chuyện với Khâm Sơn 
và gần như khế hợp với ông ta.” Tuyết Phong nói: “Khâm Sơn ở Triết Trung (cách chỗ lão Tăng ở 
Phúc Kiến khoảng 800 cây số). Làm thế nào vị Tăng có thể gặp được ông ta?” Khâm Sơn đáp: “Chứ 
ông không nghe người ta nói: 'Với câu hỏi sâu xa khó hiểu, nên chỉ những vật gần bên mà đáp lại.” 
Tuyết Phong đồng ý. Về sau này, Thiền sư Hư Đường Trí Ngu có đưa ra lời bình: “Câu đáp của Khâm 
Sơn giống như một đường phấn được kẻ bởi một bậc thầy thợ mộc tên Ban trên đất Lỗ vậy (người ta 
nói Ban của Lỗ Quốc đã làm một cái thang lên trời. Sự đo lường của ông ta luôn chính xác)!”— 
Hsueh-feng, name of a Chinese Zen monk in the ninth century. According to The Records of the 
Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XVI, one day, Zen master Hsueh-fêng asked a 
monk who was leaving, “Where are you going?” The monk asnwered, “To pay respect to Ch”in-shan.” 
Hsueh-fêng asked, “If Ch1n-Shan asks you what Hsueh-fêng 's Dharma 1s, how will you answer?” The 
monk said, “IIl answer when he asks me.” Hsueh-fêng Iimmediately struck him. Hsueh-fêng later 
turned to Chin-Shan and asked, “How did the monk err, that he deserved my stick?” Chin-Shan 
answered, “he monk has already spoken with Ch1n-Shan and 1s on cÏose terms with him.” Hsueh-fêng 
said, “Chin-Shan 1s in Zhezhong (Zhezhong 1s about 800 kilometers from Hsueh-fêng's monastery 1n 
Fujian). How could the monk have met him?” Chin-Shan replied, “Is 1t not said, 'Question afar, answer 
nearby (when asked about distant, abstruse principles, one should answer with reference to nearby 
things).”” Hsueh-fÊng agreed. Later, Zen master Hsu-T'ang commernted in his place, “Chn-Shan's 
response 1s like a chalk line by the master carpenter Pan of Lụu (Pan of Lu 1s said to have constructed a 
ladder to the sky, His measurements were always dead-on)!” 


5) Tuyết Phong: Đại Sư Chơn Giác—Great Teacher True Awakening 

Tuyết Phong Nghĩa Tổn (822-908), tên của một vị Thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ chín. Bên cạnh 
việc tên của ông xuất hiện trong những thí dụ thứ 13 của Vô Môn Quan và các thí dụ 5, 22, 49, 51 và 
66 của Bích Nham Lục, có một vài chi tiết lý thú về vị Thiển sư này trong Truyền Đăng Lục, quyển 
XVI: Thiển sư Nghĩa Tôn Tuyết Phong sanh năm 822 tại vùng Nam An trong vùng xưa là Tuyển Châu, 
bây giờ thuộc tỉnh Phúc Kiến. Người ta ghi lại rằng khi còn rất nhỏ Tuyết Phong đã từ chối ăn những 
món không phải thực phẩm chay. Năm mười hai tuổi sư đến ở luôn trong chùa Ngọc Giản ở Bồ Điển. 
Về sau này, sư hành cước du phương đến nhiển nơi, cuối cùng đến chùa Bảo Sát ở vùng xưa là U 
Châu, bây giờ là Bắc Kinh, nơi ông thọ cụ túc giới vào năm 17 tuổi. Về sau này, ông đi đến Ngô Lăng 


2627 


(?), trong tỉnh Hồ Nam, nơi ông theo học Thiển với đại sư Đức Sơn, cuối cùng trở thành pháp tử của 
Đức Sơn. Tuy nhiên, đại giác sâu nhất của Tuyết Phong xảy ra với Sư huynh của ông là Thiển sư 
Nham Đầu Toàn Khoát, trong khi hai người đang hành cước du phương và dừng lại tại một quán trọ 
núi trong một cơn bão tuyết. Vào năm 865, Tuyết Phong di chuyển đến đỉnh núi tuyết trên núi Tượng 
Cốt ở Phúc Châu, tại đây ông đã thiết lập Tự viện Quang Phúc và có được tên núi của mình là Tuyết 
Phong. Tự viện rất phong thạnh và có trên một ngàn năm trăm Tăng chúng theo tu tập. Giáo pháp của 
Tuyết Phong không dựa vào ngôn ngữ hay ý tưởng. Thay vào đó, ông nhấn mạnh đến sự tự chứng và 
tự kinh nghiệm. Các trường phái Vân Môn và Pháp Nhãn là hai trong số năm trường phái Thiền được 
phát triển từ những đệ tử của Tuyết Phong. Sư thị tịch năm 908, được vua ban hiệu “Đại Sư Chơn 
Giác”—Xuefeng-Y1cun, name of a Chinese Zen monk in the ninth century. Besides the fact that his 
name appears in example I3 of the Wu-Men-Kuan and in examples 5, 22, 49. 51 and 66 of the PI-Yen- 
Lu, there 1s some interesting information on him in The Records of the Transmission of the Lamp 
(Chˆuan-Teng-Lu), Volume XYVI: Zen Master Xue-Feng-Yin-Cun was born 1n 822 in Nanan In ancient 
Quan-Chou, now in Eu-Jian Province. Its recorded that as a toddler Hsueh-feng refused to eat non- 
vegefarian food. He left home to stay permanently at Yu-]ian temple in Putian City. Later he traveled 
widely, eventually coming to Baocha Temple in ancient Youzhou, modern Beljing, where he was 
ordained at the age of seventeen. Later, he went to Wuling, in Hunan Province, where he studied 
under great teacher Te-Shan, eventually becoming his Dharma heir. However, Hsueh-feng's most 
profound realization occured with his Dharma brother, Yantou, while they were traveling and staying 
at a mountain inn during a snowstorm. In the year 865, Hsueh-feng moved to Snow Peak on Elephant 
Bone Mountain in Fuzhou, where he established the Guangfu Monastery and obtained his mountain 
name. The monastery flourished, the congregation's s1ze reaching up to fifteen hundred monks. Hsueh- 
feng's teaching did not rely on words or 1deas. Instead, he emphasized self-realization and experience. 
The Yunmen and Fayan Zen schools, two of the traditionally recognized five houses of Zen, evolved 
from Hsueh-feng's students. He died in 908. After his death he received the posthumous tifle “Great 
Teacher True Awakening.” 


6)_ Tuyết Phong: Đại Xà— Turtle-Nosed Snake 

Theo thí dụ thứ 22 trong Bích Nham Lục, một hôm, Thiển Sư Tuyết Phong Nghĩa Tổn (822-908) 
thượng đường dạy chúng: "Núi Nam có con rắn to, cả thẩy các ông cần phải khéo xem." Trường 
Khánh nói: "Ngày nay trong nhà có người tan thân mất mạng." Có vị Tăng kể lại cho Huyền Sa nghe, 
Huyễn Sa nói: "Phải là Lăng huynh mới được, tuy nhiên như thế, tôi thì chẳng vậy." Vị Tăng hỏi: 
"Hòa Thượng thế nào?" Huyền Sa đáp: "Dùng núi Nam làm gì?" Vân Môn lấy cây gậy ném trước 
Tuyết Phong làm thế sợ. Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, nếu ông an ổn mặc tình an ổn, nếu 
ông đập phá mặc tình đập phá. Tuyết Phong cùng Nham Đầu, Khâm Sơn là bạn đồng hành, ba phen 
đến Đầu Tử, chín lần lên Động Sơn, sau tham với Đức Sơn mới đập bể thùng sơn. Một hôm sư hối thúc 
Nham Đầu đi tìm Khâm Sơn, đến quán trọ tại Ngao Sơn gặp lúc trở tuyết. Nham Đầu mỗi ngày chỉ 
ngủ khò, Tuyết Phong một bể tọa thiển. Nham Đầu nạt: "Ngủ đi! Mỗi ngày ngồi trên giường giống 
như thổ địa trông bẩy thôn, ngày sau ma mị nam nữ nhà người." Tuyết Phong tự chỉ trong ngực nói: 
"Tôi trong ấy chưa ổn, chẳng dám tự dối." Nham Đầu bảo: "Tôi bảo ông về sau lên đỉnh cô phong cất 
chiếc am cỏ truyền bà đại giáo, vẫn còn nói lời nầy." Tuyết Phong nói: "Tôi thật chưa ổn." Nham Đầu 
bảo: "Nếu ông thật như thế, cứ chỗ thấy của ông mỗi mỗi thông qua, chỗ phải tôi chứng minh cho ông, 
chỗ chẳng phải tôi dẹp bỏ." Tuyết Phong bèn thuật lại: "Khi thấy Diêm Quan thượng đường nói về 
nghĩa sắc không liền được chỗ vào." Nham Đầu bảo: "Cái nầy ba mươi năm tối ky nhắc lại." Tuyết 
Phong kể tiếp: "Thấy bài tụng qua cầu của Động Sơn liền được chỗ vào." Nham Đầu bảo: "Nếu thế ấy 
tự cứu chẳng xong."—According to example 22 of the Pi-Yen-Lu, one day, Zen master Hsueh Feng 
entered the hall and addressed the assembly, saying, "On South Mountain there's a turtle-nosed snake. 
AlI of you people must take a good look." Chang Chỉng said, "In the hall today there certainly are 


2628 


people who are losing their bodies and therr lives." A monk related this to Hsuan Sha. Hsuan She said, 
"Ittakes Elder Brother Leng (Hui Leng Ch'ang Chỉng) to be like this. Nevertheless, [ am not this way.” 
The monk asked, "What about you, Teacher?" Hsuan Sha said, "Why make use of 'South Mountain'?” 
Yun Men took his staff and threw 1t down In front of Hsueh Feng, making a gesture of fright. According 
to Yuan-Wu in the Pi-Yen-Lu, 1Ÿ you speak 1t out evenly, I let you spread 1t out evenly; 1ƒ you break 1t 
up, I let you break it up. Hsueh Feng travelled with Yen T'ou and Chỉn Shan. In all, he went to Mount 
Trou Tzu three times, and climbed Mount Tung nine times. Later he called on Te Shan, and only then 
dịd he smash the lacquer bucket. One day he went along with Yen T”ou to visit Ch1n Shan. They got as 
far as an inn on Tortoise Mountain in Hunan when they were snowed 1n. Day after day Yen Tou just 
slept, while Hsueh Feng constantly sat in meditation. Yen T'ou yelled at him and said, "Get some 
sleep! Every day youre on the meditation seat, exactly like a clay Image. Another time, another day, 
youTI fool the sons and dughters of other people's families." Hsueh Feng pointed to his breast and said, 
"I am not yet at peace here; I dont dare deceive myself." Yen Tou said, "I had thought that later on 
you would go to the summit of a solitary peak, build a hut of straw, and propagate the great teaching: 
but youTe still making such a statement as this." Hsueh Feng said, "I am really not yet at peace." Yen 
Tou said, "If youre really like this, bring forth your views one by one; where theyTre correct III 
approve them for you, and where theyre wrong III prune them away for you." Then Hsueh Feng 
related, "When I saw Yen Kuan up ¡n the hall bringing up the meaning of form and void, I gain an 
entry." Yen Tou said, "Henceforth for thirty years avoid mentioning this." Again Hsueh Feng said, 
"When I saw Tung Shan's verse on crossing the river, I had an insight." Yen Tou said, “This way, you 
wontt be able to save yourself." 


7)_ Tuyết Phong: Đào Mễ Thoại— Hsueh-feng 's Straining the Rice 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền sư Khâm Sơn và Tuyết Phong Nghĩa Tôn (§22-908) tại 
Động Sơn. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVI, tại Động Sơn, Tuyết Phong làm trưởng ban 
trai phạn (Phạn Đầu) đang đãi gạo. Khâm Sơn hỏi: “Đãi cát bỏ gạo hay đãi gạo bỏ cát?” Sư đáp: “Gạo 
cát đồng thời bỏ.” Khâm Sơn hỏi: “Như vậy đại chúng lấy gì ăn?” Tuyết Phong bèn lật úp thau đãi 
gạo. Khâm Sơn nói: “Cứ theo nhơn duyên nầy, huynh hợp ở Đức Sơn.”—The koan about the 
potentiality and conditions of questions and answers between Zen master Ch1n-Shan and Hsueh-feng 
at Tung-Shans place. According to The Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Ln), 
Volume XYVI, Hsueh-Feng served as a rice cook at Tung-Shan. One day as he was straining the rice, 
Chin-Shan asked him: “Do you strain the rice out from the sand, or do you strain the sand out from the 
rice?” Hsueh-Eeng said: “Sand and rice are both strained out at once.” Ch”in-Shan said: “In that case, 
what will the monks eat?” Hsueh-Feng then tipped over the rice pot. Ch'in-Shan said: “Gol Your 
affinity accords with Te-Shan!” 


8) Tuyết Phong: Hãy Uống Trà Đi!— Please Have Some Tea! 

Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVI, vì Tuyết Phong Nghĩa Tồn (822-908) phải mất một thời gian dài 
mới đạt ngộ, nên Sư là một vị thầy rất kiên nhẫn và tận tụy với học trò của mình. Vào thời điểm cao 
nhất, Sư nổi tiếng có trên 1.500 Tăng chúng trong tự viện của mình. Khi Sư nhậm chức trụ trì trên núi 
Tuyết, một vị Tăng hỏi: “Hòa Thượng nhận được gì ở Đức Sơn liền thôi?” Sư đáp: “Ta đi tay không, 
về tay không.” Một vị Tăng khác hỏi: “Người ta nói rằng nếu gặp Sơ Tổ trên đường đi thì người ta nên 
nói chuyện không lời với ngài. Lầm sao nhười ta có thể làm được việc này?” Tuyết Phong đáp lời vị 
Tăng nói: “Hãy uống trà đi!”——According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan- 
Teng-Lu), Volume XVI, because 1t had taken him such a long time to reach awakening, Hsueh-feng 
Was a patlent and conscientious teacher with his own students. At the height of his career, he was 
reputed to have had over 1,500 monks in his temple. After Hsueh-Feng asumed the abbacy at Snow 
Peak, a monk asked him, “What dịd you receive from Te-shan and allowed you to stop looking 


2629 


further?” Hsueh-Feng said: “I went with empty hands and returned with empty hands.” Another monk 
asked, “Its been said that 1ƒ one were to meet the First Patriarch on the road, one should speak to him 
without words. How does one do this?” Hsueh-feng replied, “Please have some tea!” 


9) Tuyết Phong Nghĩa Tôn: Kình Bát— Holds a Bowl 

Khi Tuyết Phong ở chùa Quốc Thanh, một hôm, Sư giơ bình bát lên và nói với một vị học giả Phật 
giáo: “Khi nào ông hiểu được Chân Lý thì vật này là của ông.” Vị học giả nói: “Giao dịch như vậy là 
của một vị Hóa Phật.” Tuyết Phong nói: “Ông không xứng làm đầy tớ cho một học giả.” Vị học giả 
nói: “Tôi không hiểu.” Tuyết Phong nói: “Ông hỏi lão Tăng đi rồi lão Tăng sẽ trả lời ông.” Khi học 
giả vừa định cúi đầu lễ bái thì Tuyết Phong đá cho ông ta ngã xuống đất. Sau đó, vị học giả đến chỗ 
Vân Môn và nói: “Phải mất bẩy năm tôi mới hiểu được ý nghĩa của vấn để.” Vân Môn hỏi: “Thật vậy 
à?” Học giả đáp: “Vâng, thật đúng là như vậy.” Vân Môn nói: “Cần phải mất bẩy năm nữa thì cái ấy 
mới thật sự là của ông.” Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng thấy được ý nghĩa của Thiển không thôi 
chưa đủ; cần phải cho ý nghĩa đó hoàn toàn hòa nhập vào từng tế bào trong đời sống cá nhân; và để 
làm như vậy thì mười bốn năm tu trì không phải là chuyện quá gian khổ—While Zen master Hsueh 
Feng was staying at the Kuo Ching monastery, one day, he held up his bowl and said to a Buddhist 
scholar: “When you understand the Truth, this will be given to you.” The scholar said: “Such 
transaction 1s the business of a Transformation-Buddha.” The master said: “You are not worthy even of 
being a servant to a Buddhist scholar.” The scholar said: “[ fail to understand.” The master said: “You 
ask me then, and I will give you the answer.” When the scholar was about to make a bow, Hsueh Feng 
kicked him down to the ground. Later, the Buddhist scholar came to Yun Men and said: “It took me 
seven years to see Into the meaning.” Yun Men said: “Did it really?” The scholar said: “Yes, indeed 1t 
dịd.” Yun Men said: “Another seven years may have to elapse before 1t fully becomes yours.” Zen 
practiioners should always remember that to see the meaning of Zen 1s not enough; it must be 
thoroughly assimilated Iinto every fiber of one's existence; and to do this fourteen years' constant 
application cannot be said to be arduous a task. 


10) Tuyết Phong: Mê Lý Ma La (Lờ mờ không rõ)— To Be Not Clear With a Subject (dm or vague) 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVI, có một vị Tăng sau đến Nham Đầu, Nham Đầu hỏi: 
"Ở đâu đến?" Tăng thưa: "Lãnh Nam đến." Nham Đầu hỏi: "Từng đến Tuyết Phong chăng?" Tăng 
thưa: "Từng đến." Nham Đầu hỏi: "Có những ngôn cú gì?" Tăng thuật lại việc trước. Nham Đầu hỏi: 
"Ông ấy nói gì?" Tăng thưa: "Không nói, chỉ cúi đâu về am." Nham Đầu nói: "Ôi! Ta lấy làm tiếc vì 
buổi đầu chẳng nói với y câu rốt sau, nếu nói với y thì người trong thiên hạ làm gì được lão Tuyết." 
Tăng đến cuối hạ nhắc lại việc trước thưa hỏi. Nham Đầu hỏi: "Sao không hỏi sớm?" Tăng thưa: 
"Chưa dám khinh thường." Nham Đầu nói: " Tuyết Phong tuy cùng ta đồng điều sanh, chẳng cùng ta 
đồng điều tử, cần biết câu rốt sau chỉ là như thế." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, phàm là 
người phù trì tông giáo phải biện rõ đương cơ, biết tiến thối phải quấy, rành giết sống giữ tha. Nếu như 
con mắt mờ mờ mịt mịt đến nơi gặp hỏi thì hỏi, gặp đáp thì đáp, không biết lỗ mũi ở trong tay người 
khác. Tuyết Phong, Nham Đầu đồng tham kiến Đức Sơn. Vị Tăng này tham vấn Tuyết Phong kiến giải 
chỉ đến thế ấy, cho đến yết kiến Nham Đầu cũng chẳng từng thành được một việc, luống phiền hai vị 
lão Tôn túc, một hỏi một đáp, một giữ một tha, thẳng đến ngày nay người trong thiên hạ thành âm 
thanh kỳ quái rối loạn. Hãy nói âm thanh kỳ quái ở tại chỗ nào? Tuyết Phong tuy trải khắp nơi, rốt sau 
ở quán trọ Ngao Sơn nhờ Nham Đầu kích phát mới được dứt bặt đại triệt. Nham Đầu sau bị sa thải, ở 
bên hồ làm người đưa đò, hai bên bờ treo mỗi bên một cái bản, có người cần qua gõ một tiếng bản. 
Nham Đầu nói: "Ông qua bờ kia, liền trong làm lau múa chèo chui ra." Tuyết Phong về Lãnh Nam ở 
am, vị Tăng này cũng là người cửu tham, Tuyết Phong thấy đến lấy tay đóng cửa am phóng thân ra 
ngoài nói là cái gì? Như hiện nay có hỏi thế ấy, liền chụp lấy nghiền ngẫm. Vị Tăng này cũng lạ, chỉ 
đáp lại là cái gì? Tuyết Phong cúi đầu về am. Thường thường bảo đây là vô ngữ hội vậy. Vị Tăng này 


2630 


dò tìm chẳng được. Có người nói Tuyết Phong bị một câu hỏi của vị Tăng này khiến phải lặng câm về 
am. Đâu chẳng biết ý Tuyết Phong có chỗ độc hại. Tuyết Phong tuy được tiện nghi sao lại giấu thân 
bày bóng? Sau vị Tăng mang công án này từ Tuyết Phong đến Nham Đầu nhờ phán xét. Đến nơi, 
Nham Đầu hỏi: "Ở đâu đến?" Tăng thưa: "Lãnh Nam đến." Nham Đầu lại hỏi: "Từng đến chỗ Tuyết 
Phong chăng?" Nếu cần thấy Tuyết Phong chỉ một câu hỏi này khéo để mắt xem thấy. Vị Tăng đáp: 
"Từng đến." Nham Đầu lại hỏi: "Có ngôn cú gì?" Lời này cũng chẳng phải qua suông. Vị Tăng chẳng 
hiểu, chỉ thiết chay theo ngữ mạch kia chuyển. Nham Đầu hỏi: "Tuyết Phong nói gì?" Vị Tăng đáp: 
"Sư chỉ cúi đầu không nói mà đi về am." Vị Tăng này đâu phải không biết Nham Đầu mang giày cỏ đi 
trong bụng ông mấy lượt rồi. Nham Đầu nói: "Ôi! Ta hối hận buổi đầu chẳng nói với y câu rốt sau, 
nếu nói với y thì người trong thiên hạ làm gì được lão Tuyết." Nham Đầu cũng là giúp mạnh chẳng 
giúp yếu. Vị Tăng như trước vẫn tối mịt chẳng phân trắng đen, ôm một bụng nghi, cho thực là Tuyết 
Phong chẳng hội, đến cuối hạ lại nhắc đến việc ấy để thưa thỉnh. Nham Đầu bảo: "Sao chẳng hỏi 
sớm?" Ông già này mưu mô làm sao? Vị Tăng thưa: "Chẳng dám khinh thường." Nham Đâu nói: 
"Tuyết Phong tuy cùng ta đồng điều sanh, chẳng cùng ta đồng điều tử, cần biết câu rốt sau chỉ là như 
thế." Nham Đầu quá mực chẳng tiếc lông mày, các ông cứu cánh làm sao hội? Tuyết Phong ở trong 
hội Đức Sơn làm trưởng trai phạn, một hôm trai trễ, Đức Sơn ôm bát đến pháp đường, Tuyết Phong 
nói: "Chuông chưa kêu, trống chưa đánh, ông già ôm bát đi đâu?" Đức Sơn không nói, cúi đầu đi về 
phương trượng. Tuyết Phong thuật lại với Nham Đầu. Nham Đầu nói: "Cả nhà Đức Sơn chẳng hội câu 
rốt sau." Đức Sơn nghe, bảo thị giả gọi đến phương trượng hỏi: "Ông chẳng nhận lão Tăng sao?" Nham 
Đầu thưa thầm ý này. Đến hôm sau, Đức Sơn thượng đường chẳng giống bình thường. Nham Đầu ở 
trước Tăng đường võ tay cười to, nói: "Đáng mừng ông già hiểu câu rốt sau, sau này trong thiên hạ 
không làm gì được ông; tuy vậy, chỉ được ba năm." Công án này như Tuyết Phong thấy Đức Sơn đều 
không nói. Sẽ bảo là được tiện nghi, đâu biết làm giặc rồi vậy. Bởi Sư từng làm giặc, sau này cũng 
khéo làm giặc. Vì thế cổ nhân nói: "Một câu rốt sau mới đến cửa lao quan." Có người nói Nham Đầu 
hơn Tuyết Phong. Hẳn là hiểu lầm rồi vậy. Nham Đầu thường dùng cơ này dạy chúng: "Kẻ mắt sáng 
không hang ổ, bỏ vật là thượng, theo vật là hạ, câu rốt sau giả sử thân thấy Tổ sư đến cũng lý hội 
chẳng được." Trai trễ, Đức Sơn ôm bát đến pháp đường. Nham Đầu nói cả nhà Đức Sơn chưa hội được 
câu rốt sau. Tuyết Đậu niệm: "Từng nghe nói độc nhãn long nguyên lai chỉ một con mắt." Đâu biết 
Đức Sơn là con cọp không răng, nếu chẳng phải Nham Đầu biết được, sao biết hôm qua cùng ngày 
nay chẳng đồng. Các ông cần hội câu rốt sau chăng? Chỉ cho lão Hồ biết, chẳng cho lão Hồ hiểu. Từ 
xưa đến nay, công án muôn sai ngàn khác như rừng gai góc, nếu ông thấu được thì người trong thiên 
hạ không làm gì được ông, chư Phật ba đời đứng ở dưới gió. Nếu ông thấu chẳng được thì tham: Nham 
Đầu nói "Tuyết Phong tuy cùng ta đồng điều sanh, chẳng cùng ta đồng điều tử," chỉ một câu này tự 
nhiên có chỗ xuất thân—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng- 
Lu), Volume XYVI, a monk came to Yen Tou. Yen Tou asked, "Where are you coming from?” The 
monk said, "ve come from Ling Nan." Yen Tou said, "Did you ever go to Hsueh Feng?”" The monk 
said, "I went there." Yen Tou said, "What dịd he have to say?” The monk recounted the preceding 
story. Yen Tou said, "What did he say?" The monk said, "He said nothing; he lowered his head and 
went back inside the hut." Yen Tou said, "Alas! I regret that I didnt tell him the last word before; 1f Ï 
had told him, no one on earth could cope with old Hsueh.” At the end of the summer the monk again 
brought up the preceding story to ask for instruction. Yen Tou said, "Why didnt you ask earlier?" The 
monk said, "I didnt dare to be casual." Yen Tou said, “Though Hsueh Feng 1s born of the same lineage 
as me, he doesnt die in the same lineage as me. If you want to know the last word, Just this 1s 1t." 
According to Yuan-Wu in the Pi-Yen-Lu, whoever would uphold the teaching of our school must 
discern how to take charge of the situation; he must know advance and retreat, right and wrong; he 
must understand killing and giving life, capturing and releasing. If one's eyes suddenly blur and go 
siphtless, everywhere he goes, when he encounters a question, he questions, and when he encounfters 
an answer, he answers, scarcely realizing that his nostrils are in the hands of others. As for Hsueh Feng 


2631 


and Yen Tou, they were fellow students under Te Shan. When these monks called on Hsueh Feng 
their views only reached to such a place as seen in this case; when the monk saw Yen Tou, he still 
didnt complete his business. He troubled these two worthies to no purpose. Ône quesfion, one ansWer, 
one capture, one release; right up tilÏ today this case has been Iimpenetrably obscure and inexplicable 
for everyone 1n the world. But tell me, where 1s 1t Impenetrable and obscure? Though Hsueh Feng had 
travelled all over the varlous localities, at last 1t was at Tortoise Mountain because Yen Tou spurred 
him on that he finally attained annihilation of doubt and great penetration. Later, due to a purge, Yen 
Tou became a ferryman by the shores of Lake O Chu (n Hu-Peh). On each shore hung a board: Yen 
Tou would call out, “Which side are you crossing to?” Then he would wave his oar and come out from 
among the reeds. After his enlightenment with Yen Tou, Hsueh Feng returned to Ling Nan and lived 
1n a hut. These monks were people who had studied for a long time. When he saw them coming, Hsueh 
Feng pushed open the door of the hut, popped out and said, "What 1s it?" Some people these days when 
quesfioned In this way immediately go and gnaw on his words. But these monks were unusual too; they 
Just said to hìm “What 1s 1?” Hsueh Feng lowered his head and went back Into the hut. This 1s 
frequently called ”"wordless understanding;" hence, these monks couldnt find him. Some say that, 
having been questioned by these monks, Hsueh Feng was In fact speechless, and so he returned to the 
hut. How far they are from knowing that there 1s something deadly poisonous In Hsueh Fengs 
intention. Though Hsueh Feng gained the advantage, nevertheless while he hịd his body, he revealed 
his shadow. Later one monk left Hsueh Feng and took this case to have Yen Tou decide 1t. Once he 
got there, Yen T”ou asked him, "Where are you coming from?” The monk said, "ve come from Ling 
Nan." Yen T'ou said, "Dĩd you get to Hsueh Feng?” If you want to see Hsueh Feng, you better hurry up 
and look at this question. The monk said, "IÏ went there." Yen Tou said, "What dịd he have to say?" 
This questlon was not posed to no purpose. But the monk dịd not understand: he Just turned around 
following the trend of his words. Yen Tou said, "What dịd he say?" The monk said, "He lowered his 
head and went back Into the hut without saying anything." This monk was far from knowing that Yen 
Tou had put on straw sandals and had already walked around Inside his belly several times. Yen T"ou 
said, "Too bad T didnt tell hìm the last word before; 1f I had told him, no one on earth could cope with 
old Hsueh." Yen Tou too supports the strong but doesnt help the weak. As before the monk was 
flooded with darkness and didnt distinguish imtiate from naIve. Harboring a bellyful of doubt, he really 
thought that Hsueh Feng did not understand. At the end of the summer he again brought up this story 
and asked Yen Tou for more I1nsfruction. Yen Tou said, "“Why didnt you ask earlier?”" This old fellow 
was crafty. The monk said, "I didnt dare to be casual.” Yen Tou said, “Though Hsueh Feng 1s born of 
the same lineage as me, he doesnt die in the same lineage as me. If you want to knowthe last word, 
Just this 1s it.” Yen Tou indeed dịd not spare his eyebrowsl In the end, how wIll all of you people 
understand? Hsueh Feng was the cook in Te Shans community. One day the noon meal was late; Te 
Shan took his bowl and went down to the teaching hall. Hsueh Feng said, “The bell hasnt rung yet, the 
drum hasntt been sounded; where 1s this old fellow going with his bowl?” Without saying anything, Te 
Shan lowered his head and returned to his abbot's quarters. When Hsueh Feng took this up to Yen Tou, 
Tou said, "Even the great Te Shan doesnt understand the last word." Te Shan heard of this and 
ordered his attendant to summon Yen Tou to the abbofs quarters. Shan said, "So you donÏt approve of 
me?” Yen Tou tacitly indicated what he meant. The next day Te Shan went up to the hall and taught in 
a way which was different from usual; in front of the monks' hall Yen Tou clapped his hands and 
laughed loudly saying, "Happily the old fellow doesnt understand the last word! After this no one on 
earth will be able to do anything about him. Nevertheless, he's only got three years." When Hsueh 
Feng saw Te Shan speechless, he thought that he had gained the advantage. He certainly didnt know 
that he had run into a thief. Since he had met a thief, later Hsueh Feng too knew how to be a thief. 
Thus an Anclent said, "At the final word, one first reaches the impenetrable barrler." Some say that 
Yen Tou excelled Hsueh Feng; they have misunderstood. Yen Tou always used this ability; he taught 


2632 


his commumty saying, "Clear-eyed folks have no clichés to nest in. Spurning things 1s considered 
Superior, pursuing things 1s considered 1nferior. As for this last word, even 1ƒ you ve personally seen the 
Patrlarchs, you still wouldntt be able to understand it rationally." When Te Shans noon meal was late, 
the old fellow picked up his bowl himself and went down to the teaching hall. Yen Tou said, "Even 
great Te Shan doesnt understand the last word." Hsueh Tou picked this out and said, "ve heard that 
from the beginning a lone-eyed dragon has only one eye. You certainly didnt know that Te Shan was a 
toothless tiger. If 1t hadnt been for Yen Tou seeing through hìm, how could we know that yesterday 
and today are not the same?” Do all of you want to understand the last word? An Ancient said, "I only 
allow that the old barbarian knows; I dont allow that he understands." From ancient times up till now, 
the public cases have been extremely diverse, like a forest of brambles. If you can penetrate through, 
no one on earth can do anything about you, and all the Buddhas of past, present, and future defer to 
you. If you are unable to penetrate, study Yen Tou's saying, ”“Phough Hsueh Feng 1s born in the same 
lineage as me, he doesnt die in the same lineage as me." Spontaneously, in Just this one sentence, he 
had a way to express himself. 


11) Tuyết Phong và Nham Đầu Toàn Khoát— Hsueh-ƒêng and Yen-t'ou Ch'uan-huo 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVI, khi Tuyết Phong Nghĩa Tồn (822-908) cùng Nham Đầu 
đi đến Ngao Sơn ở Lễ Châu gặp tuyết xuống quá nhiều nên dừng lại. Nham Đầu mỗi ngày cứ ngủ, sư 
một bể ngồi thiển. Một hôm, sư gọi Nham Đầu: “Sư huynh! Sư huynh! Hãy dậy.” Nham Đầu hỏi: 
“Làm cái gì?” Sư nói: “Đời nay chẳng giải quyết xong, lão Văn Thúy đi hành khất đến nơi chốn, bị y 
chê cười, từ ngày đến đây sao chỉ lo ngủ?” Nham Đầu nạt: “Ngủ đi! Mỗi ngày ngồi trên giường giống 
như thổ địa, ngày sau bọn ma quỷ nam nữ vẫn còn.” Sư chỉ trong ngực nói: “Tôi trong ấy còn chưa ổn, 
không dám tự dối.” Nham Đầu nói: “Tôi bảo ông sau nây lên chót núi cất thảo am xiển dương đại 
giáo, sẽ nói câu ấy.” Sư thưa: “Tôi thật còn chưa ổn.” Nham Đầu bảo: “Nếu ông thật như thế, cứ chỗ 
thấy của ông mỗi mỗi thông qua, chỗ phải tôi sẽ chứng minh cho ông, chỗ chẳng phải tôi sẽ vì ông 
đuổi dẹp.” Sư thưa: “Khi tôi mới đến Diêm Quan, thấy thượng đường nói nghĩa sắc không, liền được 
chỗ vào.” Nham Đầu nói: “Từ đây đến ba mươi năm rất ky không nên nói đến.” Sư thưa: “Tôi thấy bài 
kệ của Động Sơn qua sông: 

“Thiết ky tùng tha mích, 

Điều điều giữ ngã sơ, 

Cừ kim chánh thị ngã, 

Ngã kim bất thị cừ.”” 
Nham Đầu nói: “Nếu cùng ấy tự cứu cũng chưa tột.”—According to the Records of the Transmission 
of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XXVI, when Xue-Feng was traveling with Yan-T”ou on 
Tortoise Mountain in Li-Chou Province, they were temporarily stuck in an inn during a snowstorm. 
Each day Yan-T”ou spent the entire day sleeping. Xue-Feng spent each day sitting in Zen meditation. 
One day, Xue-Feng called out: “Elder Brother! Elder Brother! Get up!” Yan-T”ou said: “What 1s 1t?” 
Xue-Feng said: “Don't be idle. Monks on pilgrimage have profound knowledge as their companion. 
This companion must accompany us at all trmes. But here today, all you are doïng 1s sleeping.” Yan- 
Tou yelled back: “Just eat your fill and sleep! Sitting there in medifation all the time 1s like being 
some day figure 1n a villagerˆs hut. In the future you'll Just spook the men and women of the village.” 
Xue-Feng pointed to his own chest and said: “I feel unease here. I don't dare cheat myself by not 
practicing diligently.” Yan-T”ou said: “I always say that some day you”ll build a cottage on a lonely 
mountain peak and expound a great teaching. Yet you still talk like this!” Xue-Feng said: “lm truly 
anxIous.” Yan-T”ou said: “If that s really so, then reveal your understanding, and where 1t 1s correct ]I 
confirm 1t for you. Where 1s incorrect ÏHH root 1t out.” Xue-Feng said: “When I first went to Yan- 
Kuan'”s place, I heard him expound on emptiness and form. At that time I found an entrance.” Yan- 
Tou said: “And then I saw Tong-Shan”s poem that said: 


2633 


“Avoid seeking elsewhere, 

For that”s far from the Se]f, 

Now I travel alone, everywhere I meet It, 

Now 1s exactly me, now Ïm not 1t.” 
Yan-T”ou said: “If that s so, you” lÏ never save yourself.” 


12) Tuyết Phong Nghĩa Tôn: Ông Chưa Thật Sự Gặp Đạt Ma Tổ Sư! —You Haven't Really Met 
Bodhidharma! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVI, một hôm, có một vị Tăng hỏi Tuyết Phong Nghĩa Tôn 
(822-908): "Tổ ý và Giáo ý, giống và khác nhau chỗ nào?" Tuyết Phong đáp: "Tiếng sấm chấn động 
trời đất, mà ở trong phòng lại chẳng nghe gì cả." Tuyết Phong lại hỏi vị Tăng: "Vậy chớ ông đi hành 
cước để làm gì?" Vị Tăng lại hỏi: "Tâm nhãn của con vốn chánh, nhưng có lúc lệch đi vì thầy, lúc đó 
biện biệt thế nào?" Tuyết Phong nói: "Ông chưa thật sự gặp Đạt Ma Sư Tổ." Vị Tăng hỏi: "Tâm nhãn 
của con ở đâu?" Tuyết Phong nói: "Ông không được nó từ thầy ông."——According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XYVI, one day, a monk asked Hsueh-feng, "ls 
the teaching of the ancestors the same as the scriptural teaching or not?” Hsueh-feng said, “The 
thunđer sounds and the earth shakes. Inside the room nothing 1s heard." Hsueh-feng also said, "Why do 
you go on pilgrimage?" The monk asked, "What 1s 1t 1Ÿ my fundamenfally correct eye sometimes øoes 
astray because of my teacher?” Hsueh-feng said, "You havent really met Bodhidharma." The monk 
said, "Where 1s my eye?” Hsueh-feng said, "You won†t get 1t from your teacher." 


13) Tuyết Phong: Quỷ Quật Lý, Thiền Hòa Tử (Ngay trong hang quỷ tìm kế sống)—Making One's 
Livelihood Win the Ghost Caves oƒ Mental Acfivify 
Người bị quỷ ám, trong Thiển, từ nầy có nghĩa là người có tâm địa hắc ám và nhiều thiên kiến và tà 
kiến. Theo Bích Nham Lục, tắc 5, một hôm, Thiền Sư Tuyết Phong Nghĩa Tôn (822-908) dạy chúng: 
"Cả quả đất nắm lại lớn bằng hạt lúa hạt gạo, ném đến trước mặt, chẳng hiểu, thùng sơn, đánh trống 
phổ thỉnh xem." Thật tình mà nói, cổ nhân tiếp vật lợi sanh có chỗ kỳ đặc. Tuyết Phong chẳng quản 
gian lao, ba phen lên Đầu Tử, chín lần đến Động Sơn, mang thùng thông muỗng gỗ, đến nơi làm 
trưởng trai phạn, cũng chỉ vì thấu thoát việc nầy. Người ngày nay chỉ nói rằng Tuyết Phong chỉ đặt ra 
để đặc biệt dạy người sau y theo qui củ. Nói như vậy là đang hủy báng cổ nhân; gọi là tội "Làm chảy 
máu thân Phật." Người xưa không nói nông cạn cẩu thả như người ngày nay; nếu không, làm sao có 
thể dùng một lời hay nửa câu để thỏa mãn bình sanh? Vì thế khi phù trợ tông giáo nối tiếp thọ mạng 
Phật, nên nói một lời hay nửa câu mà đồng thời có thể cắt đứt đầu lưỡi của thiên hạ. Không có chỗ 
cho hành giả đưa ra một dãy tư tưởng, không có chỗ giải thích theo tri thức phầm phu, hay nắm víu 
nguyên lý. Hãy xem lời dạy này của Tuyết Phong, vì Sư đã từng gặp các bậc tác gia, nên mới có lối 
rèn luyện tác gia. Phàm nói ra một lời nửa câu, không phải tâm cơ ý thức suy nghĩ, ngay trong Quỷ 
Quật Lý (ở trong hang quỷ) tìm kế sống, hẳn là siêu quần bạt tụy, ngồi đoạn cổ kim, chẳng cho nghĩ 
nghị. Chỗ dùng của Sư trọn là như thế. Hành giả Tu thiển nên luôn nhớ rằng người xưa câu tuy như 
thế, ý chẳng như thế, trọn không tạo đạo lý để trói buộc người—A person who is possessed by the 
devil. In Zen, the term means a practitioner who has an Ignorant mind with lots of partial ideas and 
wrong views. According to the Pi-Yen-Lu, example 5, one day, Hsueh-feng, teaching his assembly, 
said, "Pick up the whole great earth in your fingers, and 1s as big as a grain of rice. Throw 1t down 
before you: 1£, like a lacquer bucket, you dont understand, II beat the drum to call everyone to look." 
As a matter of fact, there was something extraordinary 1n the way this Ancient guided people and 
benefited beings. He was indefatigably rigorous; three times he climbed Mount T'ou-Tzu, nine times 
he went to Tung Shan. Wherever he went, he would set up his lacquer tub and wooden spoon and 
serve as the rice steward, Just for the sake of penetrating this matter. People these days only say that 
Hsueh Feng made something up specially to teach people of the future fixed precepts that they can 


2634 


rely on. To say this 1s Just slandering the ancient master; this 1s called "spilling Buddha's blood." The 
Ancients werent like people today with their spurious shallow talk; otherwise, how could they have 
used a single word or half a phrase for a whole lifetime? Therefore, when 1t came to supporting the 
teaching of the school and continuing the life of the Buddhas, they would spit out a word or haÏlf a 
phrase which would spontaneously cut off the tongues of everyone on earth. Theres no place for 
practitioners to produce a train of thought, to make intellectual interpretations, or to grapple with 
principles. See how Hsueh Feng taught his communmity; since he had seen adepts, he had the hammer 
and tongs of an adept. Whenever he utters a word or half a phrase, hes not making his livelihood 
withim the ghost caves of mental activity, ideational consciousness and calculating thought. He just 
surpasses the multitudes and stands out from the crowd; he settles past and present and leaves no room 
for uncernfainty. His actions were all like this. Zen practitioners should always remember that ancient 
Virtues' verse 1s this way, the1r intention 1s not like this. They have never made up principles to bind 
people. 


14) Tuyết Phong: Quyền Thực Đồng Hành— To Practice Both the Provisional and the Real 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVI, Tuyết Phong chẳng quản gian lao, ba phen lên Đầu 
Tử, chín lần đến Động Sơn, mang thùng thông muỗng gỗ, đến nơi làm trưởng trai phạn, cũng chỉ vì 
thấu thoát việc nầy. Bất cứ ai có thể nắm giữ tông giáo đều phải là người anh linh, chỉ với khả năng 
giết người không nháy mắt mới đánh liền đó thành Phật. Vì thế chiếu dụng đồng thời, cuộn mở cùng 
xướng, lý sự không hai, quyên thật đồng hành. Buông thật nghĩa lập quyền nghĩa; liền đó cắt đứt mọi 
sự phức tạp, thật khó cho người hậu học sơ cơ tìm nơi nương tựa. Hôm qua việc thế ấy là bất đắc dĩ. 
Ngày nay việc thế ấy là tội lỗi đầy trời. Nếu là người sáng mắt, không ai lừa được chút nào. Không 
sáng mắt thì nằm ngay trong miệng cọp chẳng tránh khỏi tan thây mất mạng——According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chuan-Teng-Lu), Volume XVI, Hsueh Feng was 
indefatigably rigorous; three times he climbed Mount T”ou-Tzu, nine times he went to Tung Shan. 
Wherever he went, he would set up his lacquer tub and wooden spoon and serve as the rice steward, 
Just for the sake of penetrating this matter. Whoever would uphold the teaching of our school must be a 
brave spirited fellow; only with the ability to kill a man without blinking an eye can one become 
Buddha right where he stands. Therefore his 1llumination and function are simultaneous; wrapping up 
and openming out are equal in his preaching. Principle and phenomena are not two, and he practice both 
the provisional and the real. Letting go off the primary, he sets up the gate of the secondary meaning; 
1f he were to cut off all complications straightaway, 1t would be impossible for late-coming studenfs of 
elementary capabiliies to find a resting place. It was this way yesterday; the matter couldnt be 
avoided. It is the way today too; faults and errors fill the skies. StiH, 1Ý one 1s a clear eyed person, he 
cant be fooled one bịt. Without clear eyes, lying 1n the mouth of a tiger, one cannot avoid losing one's 
body and life. 


15) Tuyết Phong: Ta Đi Tay Không, Về Tay Không!—I Went With Empty Hands and Returned With 
Empty Hands! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVI, sau khi nhậm chức trụ trì tại Tuyết Phong, một vị Tăng 
hỏi Tuyết Phong Nghĩa Tồn (822-908): “Hòa Thượng thấy Đức Sơn được cái gì liền thôi?” Sư đáp: “Ta 
đi tay không, về tay không.”—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch?uan- 
Teng-Lmn), Volume XYVI, after Xue-Feng asumed the abbacy at Snow Peak, a monk asked him: “When 
the Master was at Te-Shanˆs place, what was 1t you attained and allowed you to stop looking further?” 
Xue-Feng said: “I went with empty hands and returned with empty hands.” 


2635 


16) Tuyết Phong: Thậm Ma? (Tuyết Phong: Là Cái Gì?)— Hsueh Feng's What Is It? 

Theo thí dụ thứ 51 của Bích Nham Lục, khi Thiển Sư Tuyết Phong Nghĩa Tôn (822-908) ở am có một 
vị Tăng đến lễ bái. Tuyết Phong thấy đến, lấy tay đóng cửa am, phóng thân ra ngoài, nói: "Là cái gì?" 
Tăng cũng nói: "Là cái gì?" Tuyết Phong cúi đầu về am——According to example 51 of the Pi-Yen-Lu, 
when Hsueh Feng was living in a hut, there was a monk who came to pay their respects. Seeing him 
coming, he pushed open the door of the hut with his hand, popped out, and said, "“What 1s 1?” A monk 
also said, "What is 1t?” Hsueh Feng lowered his head and went back inside the hut. 


17) Tuyết Phong: Túc Lạp—Hsueh-feng 's Grain oƒ Rice 

Theo thí dụ thứ 5 của Bích Nham Lục, một hôm, Thiển Sư Tuyết Phong Nghĩa Tôn (822-908) thượng 
đường dạy chúng, nói: "Cả quả đất nắm lại lớn bằng hạt lúa hạt gạo, ném đến trước mặt, chẳng hiểu, 
thùng sơn, đánh trống phổ thỉnh xem." Thật tình mà nói, cổ nhân tiếp vật lợi sanh có chỗ kỳ đặc. 
Tuyết Phong chẳng quản gian lao, ba phen lên Đầu Tử, chín lần đến Động Sơn, mang thùng thông 
muỗng gỗ, đến nơi làm trưởng trai phạn, cũng chỉ vì thấu thoát việc nây. Hành giả Tu thiền nên luôn 
nhớ rằng người xưa câu tuy như thế, ý chẳng như thế, trọn không tạo đạo lý để trói buộc người. Chính 
vì vậy mà Thiển sư Tuyết Đậu đã nhắc nhở: "Trong vắt Tào Khê gương chẳng nhơ." Có người nói 
không dính dáng đến câu thoại trên, nhưng sự thật vẫn là sự thật: tâm lặng liền là gương sáng— 
According to example 5 of the Pi-Yen-Lu, one day, Zen master Hsueh-feng entered the hall to address 
his assembly, said, "Pick up the whole great earth in your fingers, and 1s as big as a graiIn of rice. 
Throw 1t down before you: 1ƒ, like a lacquer bucket, you dont understand, ƑlI beat the drum to call 
everyone to look."” As a matter of fact, there was something extraordinary in the way this Ancient 
guided people and benefited beings. He was indefatigably rigorous; three times he climbed Mount 
Tou-Tzu, nine times he went to Tung Shan. Wherever he went, he would set up his lacquer tub and 
wooden spoon and serve as the rice steward, jJust for the sake of penetrating this matter. Zen 
practitioners should always remember that ancient virtues' verse 1s this way, their intention 1s not like 
this. They have never made up principles to bind people. Thats why Hsueh-tou said, "In the mirror of 
Tsao Chỉ, absolutely no dust." Someone says this has nothing to do with the above head phrase, but 
the truth 1s always the truth: a still mind 1s the bright mirror 1tself. 


18) Tuyết Phong: Vô Diện Nhân— Hsueh-Feng 's No-Faced Man 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền sư Tuyết Phong và Động Sơn Lương Giới. Theo Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVI, khi Thiền Sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn (822-908) đến tạm biệt 
Động Sơn, Động Sơn hỏi: “Ngươi đi đâu?” Tuyết Phong thưa: “Đi về trong đảnh núi.” Động Sơn hỏi: 
“Đương thời từ đường nào ra?” Sư thưa: “Từ đường vượn bay đảnh núi ra.” Động Sơn hỏi: “Nay quay 
lại đường nào đi?” Sư thưa: “Từ đường vượn bay đảnh núi đi.” Động Sơn bảo: “Có người chẳng từ 
đường vượn bay đảnh núi đi, ngươi biết chăng?” Sư thưa: “Chẳng biết.” Động Sơn hỏi: “Tại sao chẳng 
biết?” Sư thưa: “Y không mặt mày.” Động Sơn bảo: “Ngươi đã chẳng biết, sao biết không mặt mày?” 
Sư không đáp được —T”ung-Shan's questioninng Hsueh-feng "Have you reached the peak?" The koan 
about the potentiality and conditions of questions and answers between Zen master Hsueh-feng and 
Tung-Shan. According to The Records of the Transmission of the Lamp (Chˆ"uan-Teng-Lmn), Volume 
XXVI, when Hsueh-Feng left T°ung-Shan, T”ung-Shan asked him: “Where are you going?” Hsueh-Feng 
said: “Im returning to Ling-Zhong. T”ung-Shan said: “When you left Ling-Zhong to come here, what 
road did you take?” Hsueh-Feng said: “T took the road throuph the Flying Ape Mountain.” T”ung-Shan 
asked: “And what road are you taking to go back there?” Hsueh-Feng said: “I”m returning through the 
Flying Ape Mountains as well.” T”ung-Shan said: ““There”s someone who doesn't take the road through 
Flying Ape Mountains. Do you know him?” Hsueh-Feng said: “I don't know hìm.” T”ung-Shan said: 
“Why don't you know him?” Hsueh-Feng said: “Because he doesn't have a face.” T°ung-Shan said: “TẾ 
you don”t know him, how do you know he doesn”t have a face?” Hsueh-Feng was silent. 


2636 


19) Tuyết Phong: Vô Sở Trụ (Không trụ vào đâu)—Non-Abiding (No means 0ƒ staying) 

Theo Kinh Kim Cang, một vị Bồ Tát nên có các tư tưởng được thức tỉnh mà không trụ vào bất cứ thứ 
gì cả. Toàn câu Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang như sau: “Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ 
thinh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (không nên sinh tâm trụ vào sắc, 
không nên sinh tâm trụ vào thanh, hương, vị, xúc, Pháp. Nên sinh tâm Vô Sở Trụ, tức là không trụ vào 
chỗ nào). Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVI, Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn (822-908) là một vị 
thiển sư nổi tiếng khổ hạnh vào thời nhà Đường. Tuyết Phong đã nhiều năm hành cước du phương, 
luôn mang theo bên mình một cái vá (muỗng múc canh) trong lúc hành Thiền; điều này có ý nghĩa là 
Tuyết Phong đẩm nhận công việc nhọc nhằn thấp kém nhất trong chốn tòng lâm, đó chính là vị Tăng 
nấu bếp, mà cái vá chính là dấu hiệu của công việc ấy. Tuyết Phong kế thừa y bát của Đức Sơn và trở 
thành vị trụ trì sau này. Có một vị Tăng hỏi: "Hòa Thượng gặp Đức Sơn, đã được gì mà liền thôi không 
đi nữa?" Tuyết Phong đáp: "Lão Tăng đến tay không, về tay không." Theo Thiền sư D.T. Suzuki trong 
quyển "Thiền Học Nhập Môn," vấn đáp như vậy há chẳng phải là lối giải thích bình thường nhất về 
"Vô sở trụ" sao? Đối với hành giả tu Thiền, thì tâm nên trụ chỗ nào? Nên trụ chỗ không trụ. Vậy thì 
thế nào là chỗ không trụ? Không trụ bất cứ chỗ nào tức là chỗ không trụ. Nhưng mà thế nào là không 
trụ bất cứ chỗ nào? Không trụ bất cứ chỗ nào có nghĩa là không trụ thiện ác, hữu vô, trong ngoài, 
khoảng giữa, không trụ chỗ không cũng không trụ chỗ bất không, không trụ chỗ định cũng không trụ 
chỗ bất định, tức là không trụ bất cứ chỗ nào. Chỉ cần không trụ bất cứ chỗ nào tức là chỗ trụ của tâm; 
được như vậy mới gọi là tâm vô sở trụ, mà tâm vô sở trụ là tâm Phật. Thật vậy, tâm vô sở trụ là tâm 
chẳng chấp vào không gian hay thời gian. Cái tâm quá khứ tự nó sẽ dứt, tức gọi là vô quá khứ sự, với 
hiện tại và vị lai lại cũng như vậy (tâm hiện tại rồi sẽ tự dứt, tức gọi là vô hiện tại sự; tâm vị lai rồi 
cũng sẽ tự dứt, tức gọi là vô vị lai sự), nhận biết chư pháp không thật nên không chấp trước. Tâm đó 
gọi là tâm vô sở trụ hay tâm giải thoát, tâm Phật, tâm Bồ Đề; tâm không vướng mắc vào ý tưởng sanh 
điệt (vô sinh tâm), đầu đuôi—The complete sentence which the Buddha taught Subhuti as follows: “Do 
not act on sipht. Do not act on sound, smell, taste, touch or Dharma. One should act without 
attachments.” According to the Diamond Sutra, a Bodhisattva should produce a thought which 1s 
nowhere supported, or a thought awakened without abiding in anything whatever. According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XVIL, Zen master Hsueh-fêng 
was one of the most earnest truth seekers 1n the history of Zen during the Trang dynasty. He 1s said to 
have carried a ladle throughout the long years of his disciplinary Zen peregrinations. His idea was to 
serve 1n one of the most despised and most difficult positions 1n the monastery life, that 1s, as cook, and 
the ladle was his symbol. When he finally succeeded Tê-shan-Hsuan-chien as Zen master, a monk 
approached him and asked, "What 1s that you have atftained under Tê-shan? How serene and self- 
confained you are!" Hsueh-fêng said, "Empty-handed I went away from home, and empty-handed I 
returned." According to Zen master Daisetz Tettaro Suzuki in “An Introduction To Zen Buddhism," 1s 
not this a practical explanation of the doctrine of "no abiding place”? For Zen practitioners, where 1s 
the abiding place for the mind? Zen practitioners' minds should abide where there 1s no abiding. What 
1s meant by "there 1s no abiding”? When the mĩnd 1s not abiding 1n any particular obJect, we say that 1t 
abides where there 1s no abiding. But what 1s meant by not abiding 1n any particular obJect? lt means 
not to be abiding in the dualism of good and evil, being and non-being, thought and matter; 1t means 
not to be abiding in emptiness or 1n non-emptiness, neither In tranquility nor in non-tranquility. Where 
there 1s no abiding place, this 1s truly the abiding place for the mind, and the non-abiding mind 1s the 
Buddha-mind. In fact, the mind without resting place, detached from time and space, the past being 
past may be considered as a non-past or non-existent, so with present and future, thus realizing the1r 
unreality. The result 1s detachmernt, or the liberated mind, which 1s the Buddha-mind, the bodhi-mind, 
the mind free from ideas or creation and extinction, of beginning and end, recognizing that all forms 
and natures are of the Void, or Absolute. 


2637 


20) Tuyết Phong: Ý Chỉ Đạt Ma Tây Lai?— What Is the Meaning oƒ Bodhidharma's Coming From 
the West? 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVI, một hôm, khi Tuyết Phong Nghĩa Tồn (§22-908) và 
Huyền Sa đang sửa chữa lại hàng rào. Huyễn Sa hỏi: "Ý chỉ của Đạt Ma Tây Lai là gì?" Tuyết Phong 
rung hàng rào. Huyễn Sa nói: "Lầm chỉ mệt nhọc vậy?" Tuyết Phong nói: "Ông còn mệt hơn!" Huyền 
Sa bảo: "Xin đưa cho tôi cái cật tre." Đây là trường hợp vị thiển sư lấy một vật gần đó để trả lời câu 
hỏi. Khi được hỏi thì vị thiển sư có thể đang làm một công việc, hay đang nhìn ra cửa số, hay đang 
lặng lẽ ngồi tư duy, và rồi giải đáp của ngài có thể nhắc đến những vật như thế có liên hệ đến việc 
làm của ngài lúc bấy giờ. Vì vậy, ngài có thể nói bất cứ điều gì, bằng những cơ duyên như thế, cái đó 
không phải là một lối đoán ngôn trừu tượng đặt vào một vật được lựa chọn tùy ý để thuyết minh quan 
điểm của mình —According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), 
Volume XVI, one day, when Xue-Feng Xuan-Sha were mending a fence, Xuan-Sha asked, "What 1s 
the meaning of Dharma's coming from the West?” Xue-feng shook the fence. Xuan-sha said, "What 1s 
the use of making so much ado?” Xue-feng said, "How with you then!” Xuan-sha said, "Kindly pass me 
the bamboo stalk (exterior part of a bamboo stalk)." This 1s the case where an obJect near by 1s made 
use 0Ÿ in answering the question. When questioned, the master may happen to be engaged in some 
work, or looking out of the window, or sitting quietly in medifation, and then his response may confain 
some allusion to the obJects thus connected with his doïng at the time. Whatever he may say, therefore, 
on such occasion 1s not an abstract assertion on an object deliberately chosen for the illustration of his 
poInt. 


CMX.Tuyết Thôn Hữu Mai: Văn Học Ngũ Sơn—Sesson-Yubai: Five-Mountain Literature 

Văn Học Ngũ Sơn chỉ những trước tác của các thiển sư thuộc năm tu viện chính ở Kyoto dưới triểu đại 
Ashikaga (1338-1573). Thiển sư Nhất Sơn Nhất Ninh đến Nhật Bản vào năm 1299; ông cũng được coi 
như người đồng sáng lập ra 'Văn Học Ngũ Sơn' với người đệ tử của mình là Sesson Yubai (1288-1346), 
và ông đã góp phần mạnh mẽ trong việc biến các tu viện thành những trung tâm nghệ thuật và khoa 
học mang đậm màu sắc Trung Hoa. Nhất Sơn Nhất Ninh và môn đồ người Nhật Bản của ông tên là 
Tuyết Thôn Hữu Mai được xem như là những người sáng lập ra "Văn Học Ngũ Sơn." Một số tác giả 
khác được biết tới nhiều nhất của Văn Học Ngũ Sơn là Sơ Thạch, một thiên tài, một nghệ sĩ xuất 
chúng giống như Nhất Sơn Nhất Ninh đồng thời là một thiển sư quan trọng; và những thiền sư khác 
như Gene, Shushin và Zekkai Chushin, một môn đồ của sư Mộng Sơn Sơ Thạch. Những tác giả nầy 
đặc biệt thành thạo thơ của Trung Hoa và triết học Khổng giáo mới; họ đã cống hiến nhiều cho việc 
truyền thụ khoa học và nghệ thuật Trung Hoa vào Nhật Bản. Trong số đó còn rất nhiều người nổi 
tiếng như những nhà hội họa và các thầy đi theo ngành thư đạo. Bằng những trước tác của mình viết 
bằng tiếng Nhật giản dị và dễ hiểu, sư Mộng Sơn Sơ Thạch có sự cống hiến đặc biệt quan trọng đối 
với sự mở mang con đường Thiền ở Nhật Bản—Five-Mountain Literature (Gosan-Bungaku (Jap) is a 
term for writings of Zen masters of the five leading Zen monasteries of Kyoto during the Ashikaga. I- 
shan-I-ning, a Chinese Zen master who came to Japan ¡in 1299. Together with his student, Sesson- 
Yubal, I-shan ¡1s also considered the founder of the 'Literature of the Five Mountains', contributed 
sigmficantly toward making the Zen monasteries of Kyoto centers of art and scIence, in which a strong 
Chinese ¡influence was detectable. I-shan I-ning and his Japanese student Sesson-Yubai were 
considered the best known authors of the "Five-Mountain Literature." Other best-known authors of the 
Five-Mountain Literature was Muso Soseki; he was a genius who, like I-shan I-ning, was not only an 
1mportant Zen master but also an outstanding artist; and Zen masters Gene (1269-1352), Shushin 
(1321-1388), and Zekkai Chushin (1336-1405), a student of Muso Soseki. These authors particularly 
cultivated the Chinese art of poetry and neo-Confucian philosohy; they also contributed a great deal to 
the transfer of Chinese science and art to Japan. Some of them became known as painters and masfters 


2638 


of the way of callipgraphy. Particularly Muso Soseki, through his writings, composed in simple, easily 
understood Japanese, contributed to the diffusion of this literature 1n Japan. 


CMXI.Tứ Niệm Xứ Kinh: Tư Tưởng— The Satipatthana Sutta: Thoughts 

Theo Kinh Satipatthana, Đức Phật đã trình bày sự tỉnh thức về con đường giác ngộ. Nơi đây đối tượng 
tinh thần được chú tâm thẩm tra và quan sát khi chúng phát sinh trong tâm. Nhiệm vụ ở đây là tỉnh 
thức về những tư tưởng sinh diệt trong tâm. Bạn sẽ từ từ hiểu rõ bản chất của những tư tưởng. Bạn phải 
biết cách làm sao sử dụng những tư tưởng thiện và tránh cái nguy hiểm của những tư tưởng có hại. 
Muốn thanh tịnh tâm thì tư tưởng của bạn lúc nào cũng cần được kiểm soát—In the Satipatthana Sutra, 
the Buddha explained His Way of Enlightenment. Here, mental obJects are mindfully examined and 
observed as they arise within. The task here 1s to be aware of the thoughts that arise and pass away 
within the mind. You must slowly understand the nature of thoughts. You must know how to make use 
of the good thoughts and avoid the danger of the harmful thoughts. Your thoughts need constant 
watching 1f the mind 1s to be purified. 


CMXII Tứ Thập Nhị Chương: The Sutra In Forty-Two Secfons 
1) Bạn Tặng Lễ Vật Mà Người Không Nhận, Lễ Vật Ấy Trở Về Với Bạn— You Give A GI, the 
Person Does Not Wat It, the GỤI Stll Yours 

Nếu bạn đem lễ vật để biếu người khác, người kia không nhận thì lễ vật ấy trở về với bạn. Theo Kinh 
Tứ Thập Nhị Chương, Chương 7, Đức Phật dạy: “Có người nghe ta giữ đạo, thực hành tâm đại nhân từ, 
nên đến mắng ta; ta im lặng không phản ứng. Người kia mắng xong, ta liền hỏi: Ông đem lễ vật để 
biếu người khác, người kia không nhận thì lễ vật ấy trở về với ông không? Người kia đáp: “Về chứ.” 
Ta bảo: “Nay ông mắng ta, ta không nhận thì tự ông rước họa vào thân, giống như âm vang theo tiếng, 
bóng theo hình, rốt cuộc không thể tránh khỏi. Vậy hãy cẩn thận, đừng làm điều ác.”—If you give 
someone a gift and the person does not want 1t, the gift still belongs to you. According to the Sutra In 
Forty-Two Sections, Chapter 7, the Buddha said: “There was one who, upon hearing that I protect the 
way and practice great humane compassion, intentionally or voluntarily came to scold me. I was silent 
and did not reply. When he fimshed scolding me, I asked, “If you are courteous to people and they do 
not accept your courtesy, the courtesy returns to you, does 1t not?” He replied, “It does.` I said, “Now 
you are scolding me but I do not receive 1t. So, the misfortune returns to you and must remain with you. 
lt 1s just as inevitable as the echo that follows a sound or as the shadow that follows a form. In the end, 
you cannot avoid it. Therefore, be careful not to do evil.” 


2) Tứ Thập Nhị Chương: Biết Được Đời Trước Và Hội Nhập Được Đạo Chí Thượng— Know Past 
Lives and Atfain the WWay 
Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 13, có một vị sa Môn hỏi Phật, “Bởi lý do gì mà biết được 
đời trước, mà hội nhập được đạo chí thượng?ˆ Đức Phật dạy: “Tâm thanh tịnh, chí vững bền thì hội 
nhập đạo chí thượng, cũng như khi lau kính hết dơ thì trong sáng hiển lộ; đoạn tận ái dục và tâm không 
mong cầu thì sẽ biết đời trước'.”——According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 13, a 
Sramana asked the Buddha: “What are the causes and conditions by which one come to know past lives 
and also by which one”s understanding enables one to attain the Way?° The Buddha said: “By purifying 
the mind and guarding the will, your understanding can achieve (attain) the Way. Just as when you 
polish a mirror, the dust vanishes and brightness remains; so, too, 1ƒ you cut off and do not seek desires, 
you can then know past lives.” 


3) Tứ Thập Nhị Chương: Cuộc Sống Vật Chất — Material Le 
Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 42, Đức Phật dạy: “Ta xem địa vị vương hầu như bụi qua kẽ 
hở, xem vàng ngọc quý giá như ngói gạch, xem y phục tơ lụa như giẻ rách, xem đại thiên thế giới như 


2639 


một hạt cải, xem cửa phương tiện như các vật quý giá hóa hiện, xem pháp vô thượng thừa như mộng 
thấy vàng bạc lụa là, xem Phật đạo như hoa đốm trước mắt, xem thiển định như núi Tu Di, xem Niết 
Bàn như ngày đêm đều thức, xem phải trái như sáu con rồng múa, xem pháp bình đẳng như nhất chân 
địa, xem sự thịnh suy như cây cỏ bốn mùa.”——According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 
42, the Buddha said: “I look upon royal and official positions as upon the dust that floats through a 
crack. I look upon the treasures of gold and Jade as upon broken tiles. I look upon clothing of fine silk 
as upon coarse coffon. I look upon a great thousand world-system as upon a small nut. I look upon the 
door of expedilent means as upon the transformations of a cluster of Jewels. I look upon the 
unsurpassed vehicle as upon a dream of gold and riches. I look upon the Buddha-Way as upon flowers 
before my eyes. I look upon Zen Samadhi as upon the pillar of Mount Sumeru. I look upon Nirvana as 
upon being awake day and night. I look upon deviancy and orthodoxy as upon the one true ground. ] 
look upon the prosperity of the teaching as upon a tree during four seasons.” 


4) Tứ Thập Nhị Chương: Đắc Đạo— To Attain Enlightenmenf 

Nhập Niết bàn hay đạt đến Niết bàn nhờ vào giới, định, huệ và đạt được giác ngộ (trí tuệ đoạn trừ lậu 
hoặc, chứng được đế lý gọi là đạo, nhờ thực hành tam học mà phát sinh ra trí tuệ đó thì gọi là “đắc 
đạo”). Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 27, Đức Phật dạy: “Người thực hành theo đạo như 
khúc gỗ nổi và trôi theo dòng nước. Nếu không bị người ta vớt, không bị quỷ thần ngăn trở, không bị 
nước xoáy làm cho dừng lại, và không bị hư nát, ta đảm bảo rằng khúc cây ấy sẽ ra đến biển. Người 
học đạo nếu không bị tình dục mê hoặc, không bị tà kiến làm rối loạn, tinh tấn tu tập đạo giải thoát, ta 
bảo đảm người ấy sẽ đắc Đạo.”—To obtain the way, or religion; by obedience to the commandments, 
practice of meditation, and knowledge, to attain enliphtenment. According to the Sutra In Forty-Two 
Sections, Chapter 27, the Buddha said: “Those who follow the Way are like floating pieces of woods in 
the water flowing above the current, not touching either shore and that are not picked up by people, not 
1ntercepted by ghosts or spirits, not caught in whirlpools, and that which do not rot. Ï guarantee that 
these pieces of wood will certainly reach the sea. Ï guarantee that students of the Way who are not 
deluded by emotional desire nor bothered by myriad of devious things but who are vigorous in theIr 
cultivation or development of the unconditioned w1l] certainly attain the way.” 


3) Tứ Thập Nhị Chương: Hướng Đạo Tâm— Mind Is Like a Supervisor 

Tâm như người hướng dẫn. Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 31, Đức Phật dạy: “Có người lo 
lắng vì lòng dâm dục không dứt nên muốn đoạn âm. Đoạn âm không bằng đoạn tâm. Tâm như người 
hướng dẫn, một khi người hướng dẫn ngừng thì những kẻ tùng sự đều phải ngừng. Tâm tà không ngưng 
thì đoạn âm có ích gì? Đức Phật Ca Diếp có dạy rằng: “Dục sinh từ nơi ý. Ý do tư tưởng sinh, hai tâm 
đều tịch lặng, không mê sắc cũng không hành dâm'.”——According to the Sutra In Forty-Two Sections, 
Chapter 31, the Buddha said: “There was once someone who, plagued by ceaseless sexual desire, 
wished to castrate himself. To cut off your sexual organs would not be as øgood as to cut off your mind. 
You mind 1s like a supervisor; 1f the supervisor stops, his employees will also quit. IÝ the deviant mind 
1s not stopped, what good does 1t do to cut off the organs?” The Kasyapa Buddha taught: “Desire 1s 
born from your wIll; your will 1s born from thought. When both aspects of the mind are still, there 1s 
neither form nor acfIVIty.” 


6) Tứ Thập Nhị Chương: Khả Lậu Tử—Skin Bag 

Khả lậu tử có nghĩa là phong thư để trong ống tre được dán kính. Còn có nghĩa là cái vỏ bọc, chỉ thân 
thể con người. Phật tử chơn thuần chớ nên quá trân quý thân nầy. Kỳ thật, nó chỉ là cái túi da hôi thúi. 
Phải ha ý nghĩ đó chúng ta mới có thể dụng công tu hành được. Nếu không lìa được nó, chúng ta sẽ 
biến thành nô lệ của nó và từ sáng sớm đến chiêu tối chúng ta sẽ chỉ một bể phục vụ cho nó mà thôi. 
Người con Phật chơn thuần phải coi thân nầy như một cái túi da hôi thúi, nghĩa là tránh sự coi trọng 


2640 


nó. Coi nó là quan trọng là chướng ngại lớn trên bước đường tu tập của chúng ta. Chúng ta phải mượn 
cái giả để tu lấy cái thật, tức là chỉ xem thân nầy như một phương tiện mà thôi. Theo Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, Chương 26, Thiên thần dâng cho Đức Phật một ngọc nữ với ý đổ phá hoại tâm ý của 
Phật. Phật bảo: “Túi da ô uế, người đến đây làm gì? Đi đi, ta không dùng đâu.” Thiên thần càng thêm 
kính trọng, do đó mà hỏi về ý của Đạo. Đức Phật vì ông mà giảng pháp. Ông nghe xong đắc quả Tu- 
Đà-Hoàn.”—A letter in a sealed bamboo cylinder. Skin bag, implies the body. Sincere Buddhists 
should not care too much for this body, should not treat their skin-bag of a body as a treasure. Only 
people who are free of this idea can apply effort in culivating the Way. If we treat our body as a 
precious thing, then we will become 1ts slave and serve 1ts whims all day long. Therefore, sincere 
Buddhists should treat the body as a “stinking bag of skin” and do not prize 1t highly. Valuing the body 
too high 1s an obstacle to cultivation. We should merely “borrow the false to culvate what 1s true,` and 
see 1f as just an expedient means. According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 26, the 
heavenly spirits, desiring to destroy the Buddha”s resolve, offered Jade women to him. The Buddha 
said: “Skin-bags full of filth.” What are you doing here? Go away, I am not interes(ed.” Then, the 
heavenly spirits asked most respecffully about the meaning of the Way. The Buddha explained 1t for 
them and they Immediately obtained the fruition of Srotaapanna.” 


7) Tứ Thập Nhị Chương: Không Căng Không Chùng— Between Slack and Taut 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 34, có một vị sa Môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Đức 
Phật Ca Diếp, tiếng ông buồn bã như tiếc nuối muốn thối lui. Đức Phật liễn hỏi: “Xưa kia khi ở nhà 
ông thường làm nghề gì?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, con thích chơi đàn cầm.” Đức Phật hỏi tiếp: “Khi 
dây đàn chùng thì ông làm sao?” Ông bèn trả lời: “Bạch Thế Tôn, khi dây đàn chùng thì đàn không 
kêu được.” Phật hỏi lại: “Khi dây đàn căng quá thì ông làm sao?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, khi đàn 
căng quá thì mất tiếng.” Phật lại hỏi: “Không căng không chùng thì sao?” Ông đáp: “Bạch Thế Tôn, 
khi dây không căng không chùng thì tiếng kêu tốt với âm thanh đầy đủ.” Đức Phật bèn dạy: “Người sa 
Môn học đạo lại cũng như vậy, tâm lý được quân bình thì mới đắc đạo. Đối với sự tu đạo mà căng 
thẳng quá, làm cho thân mệt mỏi, khi thân mệt mỏi thì tâm ý sanh phiển não. Tâm ý đã sanh phiển 
não thì công hạnh sẽ thối lui. Khi công hạnh đã thối lui thì tội lỗi tăng trưởng. Chỉ có sự thanh tịnh và 
an lạc, đạo mới không mất được.”—According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 34, one 
evening a Sramana was reciting the Sutra of Bequeating the Teaching by Kasyapa Buddha. His mind 
was mournful as he reflected repentantly on his desie to retreat. The Buddha asked him: “When you 
were a householder in the past, what did you do?” He replied: “I[ was fond of playing the lute.” The 
Buddha said: “What happened when the strings were slack?” He replied: “They did not sound good.” 
The Buddha then asked: “What happened when the strings were taut?” He replied: “ “he sounds were 
brief.” The Buddha then asked again: “What happened when they were tuned between slack and 
taut?” He replied: “The sounds carried.” The Buddha said: “lt 1s the same with a Sramana who studies 
the Way. If his mind 1s harmonious, he can obtain (achieve) the Way. If he 1s Impetuous about the 
Way, this impetuousness will tire out his body, and 1f his body 1s tired, his mind will give rise fO 
afflictions. If his mind produces afflictions, then he will retreat from his practice. If he retreats from his 
practice, 1t will certainly Increase his offenses. You need only be pure, peaceful, and happy and you 
wIll not lose the Way.” 


ở) Tứ Thập Nhị Chương: Kiến Đạo— To See the Way 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 17, Đức Phật dạy: “Người thấy được Đạo cũng như cầm 
đuốc vào trong nhà tối, bóng tối liền mất, còn lại ánh sáng. Người học Đạo mà thấy được chân lý thì 
vô minh liền diệt, chỉ còn lại trí tuệ.” Kiến đạo có nghĩa là trí tuệ dựa vào lý trí giúp trừ bỏ những đam 
mê, những ý tưởng sai lạc, hoài nghi, hay những ràng buộc vào nghi thức hay qui tắc. Thấy đúng khác 
biệt với đi đúng. Để phán đoán con đường sắp đi có đúng hay không. Đối với ngoài đời, muốn thấy 


2641 


đúng trước nhất học vấn hay khoa học là quan trọng. Tuy nhiên, trong Phật giáo Đại Thừa, đây là con 
đường trên đó người ta đã trực tiếp chứng nghiệm “tánh không.” Con đường này đồng thời với sơ địa 
Bồ Tát, trên đó hành giả dẹp bỏ được những nhận thức giả tạo về một cái ngã trường tổn——According 
to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 17, the Buddha said: “Those who see the Way are like 
someone holding a torch when entering a dark room, dispelling the darkness, so that only brightness 
remains. When you study the Way and see the Truth, ignorance 1s dispelled and brightness 1s always 
present.” A path of seeing (darsana-marga) 1s the path in which insight based on reason, which 1s 
capable of eliminating the passions (klesha), false views (drishti), doubt (vichiktsa), and clinging to 
rifes and rules. The way of viewing 1s different from the way of walking. To secular world, to Judge 
whether the path we are going to take 1s right or not, first of all, sclence 1s 1mportant. However, 1n 
Mahayana Buddhism, this 1s the path on which one has directly realized emptiness. This also coincides 
with the first Bodhisattva level (bhumi). On this path meditators completely remove the artificial 
conceptIons of a permanent se]f. 


9) Tứ Thập Nhị Chương: Ngoại Hình Tu— QOuter Practices 0ƒ the Body 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 40, Đức Phật dạy: “Sa Môn hành đạo, đừng như con trâu kéo 
vất vả; thân tuy có tu tập mà tâm không tu tập (tu theo hình thức bên ngoài của thân). Nếu tâm thật sự 
tu tập thì không cần hình thức bên ngoài của thân.”-——According to the Sutra In Forty-Two Sections, 
Chapter 40, the Buddha said: “A Sramana who practices the Way should not be like an ox turning a 
millstone because an ox 1s like one who practices the way with his body but his mind 1s not on the Way. 
If the mind 1s concentrated on the Way, one does not need the outer practices of the body.” 


10) Tứ Thập Nhị Chương: Người Tu Tập Và Những Khúc Gỗ Trôi Ra Biển —Practitioners and 
Floating Pieces 0ƒ Woods in the Water Drfing to the Sea 
Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật dạy: “Người thực hành theo đạo như khúc gỗ nổi và trôi 
theo dòng nước. Nếu không bị người ta vớt, không bị quỷ thần ngăn trở, không bị nước xoáy làm cho 
dừng lại, và không bị hư nát, ta đảm bảo rằng khúc cây ấy sẽ ra đến biển. Người học đạo nếu không bị 
tình dục mê hoặc, không bị tà kiến làm rối loạn, tỉnh tấn tu tập đạo giải thoát, ta bảo đảm người ấy sẽ 
đắc Đạo.” Đối với những người xuất gia, về căn bản mà nói thì các lời dạy của Đức Phật đều nhắm 
vào việc giải thoát mọi khổ đau phiền não của con người trong đời nầy. Những lời dạy nầy có công 
năng giúp chúng ta hiểu phương cách khơi dậy các thiện tâm để giải thoát ác tâm, khiến cho tâm ý 
thanh tịnh để giải thoát loạn tâm vốn đối lập và chế ngự tâm thức con người. Chẳng hạn như thiền 
định thì giải thoát phiền trược, định tâm thì giải thoát tán tâm đã chế ngự tâm thức chúng sanh từ vô 
thỉ, từ bi giải thoát sân hận, vô tham giải thoát lòng tham, vô ngã tưởng và vô thường tưởng thì giải 
thoát ngã tưởng và thường tưởng, trí tuệ thì giải thoát vô minh, vân vân. Tuy nhiên, sự tu tập tâm phải 
do chính mỗi các nhân thực hiện với chính nỗ lực của tự thân trong hiện tại. Còn đối với những cư sĩ 
tại gia, Đức Phật cũng chỉ dạy rất rõ ràng trong Kinh Thi Ca La Việt: không tiêu phí tài sản, không 
lang thang trên đường phố phi thời, không bè bạn với người xấu, không nhàn cư, không làm những 
hành động do tham, sân, s1, sợ hãi tác động, vân vân. Trong Ngũ Giới, Đức Phật cũng dạy một cách rõ 
ràng: “Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống những chất cay 
độc.” Ngoài ra, người cư sĩ cần phải gìn giữ tốt những mối liên hệ giữa gia đình và xã hội: liên hệ giữa 
cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa thầy và trò, giữa bà con thân thuộc, giữa hàng xóm láng 
giểng, giữa chủ và tớ, giữa mình và chư Tăng Ni. Các mối quan hệ nây phải được đặt trên cơ sở nhân 
bản, thủy chung, biết ơn, thành thật, biết chấp nhận nhau, biết cảm thông và tương kính nhau. Làm 
được như vậy, cả người xuất gia lẫn người tại gia đều được giải thoát khỏi mọi khổ đau phiền não 
ngay trong kiếp nây-——In the Forty-Two Sections Sutra, the Buddha said: “Those who follow the Way 
are like floating pieces of woods in the water flowing above the current, not touching either shore and 
that are not picked up by people, not Intercepted by ghosts or spirifs, not caught in whirlpools, and that 


2642 


which do not rot. Ï guarantee that these pieces of wood will certainly reach the sea. I guarantee that 
students of the Way who are not deluded by emotional desire nor bothered by myriad of devious things 
but who are vigorous 1n their cultivation or development of the unconditioned will certainly attain the 
way.” For left-home people, basically speaking, all teachings of the Buddha are aimed at releasing 
human beings' troubles in this very hfe. They have a function of helping an Iindividual see the way to 
make arise the wholesome thoughts to release the opposite evil thoughts. For example, meditation 
helps releasing hindrances; fixed mind releasing scattered minds that have controlled human minds 
since the beginninglessness; compassion releasing 1ll-will; detachment or greedilessness releasing 
øreediness; the perceptions of selflessness and Impermanence releasing the concepts of “self” and 
“permanence”; wisdom or non-illusion releasing 1llusion, and so on. However, the cultivation must be 
done by the individual himself and by his effort 1tself in the present. As for laypeople, the Buddha 
expounded very clearly in the Sigalaka Sutfa: not to waste his materials, not to wander on the sfreet at 
unfitting times, not to keep bad company, and not to have habitual idleness, not to act what 1s caused 
by attachment, 1ll-will, folly or fear. In the Eive Basic Precepts, the Buddha also explained very 
clearly: not taking hife, not taking what 1s not given, not committing sexual misconduct, not lying, and 
not drinking 1ntoxicants. Besides, laypeople should have good relationships of his fmaily and socIety: 
between parents and children, between husband and wife, between teacher and student, among 
relatives and neighbors, between monks, nuns, and laypeople, between empoyer and employee. These 
relationships should be based on human love, loyalty, gratitude, sincerity, mutual acceptance, mutual 
understanding, and mutual repsect. If left-home people and laypeole can practice these rules, they are 
freed from sufferinsgs and afflictions In this very Hife. 


11) Tứ Thập Nhị Chương: Nhất Nhân Đấu Vạn Nhân—Single Person Who Fights Against Ten 
Thousand 

Một người chiến đấu với vạn người —Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 33, Đức Phật dạy: 
“Người tu hành theo Đạo như một người chiến đấu với vạn người. Mặc áo giáp ra cửa, tâm ý hoặc 
khiếp nhược, hoặc đi nửa đường thối lui, hoặc chiến đấu đến chết, hoặc đắc thắng trở về. Người Sa 
Môn học đạo cũng vậy, phải có ý chí kiên cường dõng mãnh, không sợ cảnh tượng trước mắt làm 
chướng ngại, phá tan các loài ma để đắc thành đạo quả.”—According to the Sutra In Forty-Two 
Sections, Chapter 33, the Buddha said: “Those who follow the Way are like a single person who goes 
to battle alone against ten thousand. Wearing his armor, he goes out the gate, perhaps his resolve 1s 
weak, perhaps he gets halfway to the battleground and retreats, or perhaps he 1s killed In combat; 
perhaps he returns victorious. Sramanas who study the way should get a solid hold on their minds and 
be vigorous, courageous, and valiant. Not fearing what lies ahead, they should destroy the hordes of 
demons and obtann the fruits of the Way.” 


12) Tứ Thập Nhị Chương: Phun Nước Miếng Lên Trời— Spit up in the Sky 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 8, Đức Phật dạy: “Kẻ ác hại người hiển giống như ngước 
mặt lên trời mà nhổ nước miếng, nhổ không tới trời, nước miếng lại rơi xuống ngay mặt mình. Ngược 
gió tung bụi, bụi chẳng đến người khác, trở lại dơ thân mình, người hiển không thể hại được mà còn bị 
họa vào thân.”—According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 8, the Buddha said: “An evil 
person who harms a sage 1s like one who raises his head and spits at heaven. Instead of reaching 
heaven, the spittle falls back on him. It 1s the same with one who throws dust Iinto the wind instead of 
goIing somewhere else, the dust returns to fall on the thrower”s body. The sage cannot be harmed; 
misdeed will inevitably destroy the doer.” 


2643 


13) Tứ Thập Nhị Chương: Sinh Mạng Của Con Người Tôn Tại Bao Lâu?— How Long Is the Human 
LỰespan? 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 38, Đức Phật hỏi một vị Sa Môn: “Sinh mạng của con người 
tổn tại bao lâu?” Vị Sa Môn đáp: “Bạch Thế tôn, trong vài ngày.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” 
Đức Phật hỏi một Sa môn khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế Tôn, 
khoảng một bữa ăn.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật lại hỏi một vị khác: “Sinh mạng con 
người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một hơi thở.” Phật khen: “Hay lắm! Ông là 
người hiểu Đạo.”—According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 38, the Buddha asked a 
Sramana: “How long 1s the human lifespan?” He replied: “A few days.” The Buddha said: “You have 
not yet understood the Way.” The Buddha asked another Sramana: “How long 1s the human lifespan?” 
The other replied: “The space of a meal.” The Buddha said: “You still have not yet understood the 
Way.” The Buddha then asked another Sramana: “How long 1s the human lifespan?” The last one 
replied: “The length of a single breath.” The Buddha said: “Excellent! You understand the Way.” 


14) Tứ Thập Nhị Chương Kinh: Tâm Thái— State 0ƒ Mind 

Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy: “Một kẻ với trạng thái tâm đầy tham dục dù sống trên trời cũng không 
thấy đủ; một người đã lìa tham dục dù phải ở dưới đất vẫn thấy hạnh phúc.”—The Sutra in Forty Two 
Chapters taupht: “Though a person with a state of mind filled with desires dwells in heaven, still that 1s 
not enouph for him; though a person who has ended desire dwells on the ground, still he 1s happy.” 


15) Tứ Thập Nhị Chương: Tất Cả Đều Không Có Ngã—All Are Without a Self 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 20, Đức Phật dạy: “Phải biết rằng tứ đại trong thân, dù mỗi 
đại có một tên (Đất, Nước, Lửa, Gió), tất cả đều không có ngã; cái ngã đã không có thì cái có chỉ là 
ảo hóa mà thôi.”—According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 20, the Buddha said: “You 
should be mindful of the four elements within the body, though each has a name, all are without a se]f. 
Since they have no self, they are like an illusion.” 


16) Tứ Thập Nhị Chương: Thân Cận Đức Như Lai— To Stay On the Site 0ƒ the Buddha 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 37, Đức Phật dạy: “Đệ tử ta tuy xa ta nghìn dậm, mà luôn 
nghĩ đến và thực hành giới pháp của ta thì chắc chắn sẽ chứng được đạo quả. Ngược lại, kẻ ở gần bên 
ta, tuy thường gặp mà không thực hành theo giới pháp của ta, cuối cùng vẫn không chứng được 
đạo. ”—To stay close to the Buddha. According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 37, the 
Buddha said: “My disciples may be several thousands miles away from me but 1f they remember and 
practice my precepts, they wIll certainly obtain the fruits of the Way. On the contrary, those who are by 
my side but do not follow my precepts, they may see me consfantly but in the end they will not obtain 
the Way.” 


17) Tứ Thập Nhị Chương Kinh: Thuận Dục Cầu Danh— Follow Emotion and Desire and Seek for 
Fame 
Thuận theo lòng dục để mong được danh tiếng—Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 21, Đức 
Phật dạy: “Người thuận theo lòng dục để mong được danh tiếng, khi danh tiếng vừa nổi thì thân đã 
mất rồi. Ham muốn cái danh tiếng thường tình mà không lo học đạo chỉ uống công mệt sức mà thôi. 
Giống như đốt hương khi người ta ngửi được mùi thơm, thì cây hương đã tàn rồi. Cái lửa hại thân theo 
liền cái danh tiếng.”——According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 21, the Buddha said: 
“There are people who follow emotion and desire and seek for fame. By the time the1r repufation 1s 
esfablished, they are already dead. Those who are greedy for worldly fame do not study the Way and 
wear themselves out in wasted effort. It 1s Just like a stick of burning incense which, however fragrant 


2644 


1{S Scenf, consumes 1fself. So too, greed for fame brings the danger of a fire which burns one up In 1s 
aftermath.” 


18) Tứ Thập Nhị Chương: Tỉnh Luyện Kun— Reƒfined Metal 

Tỉnh luyện kim hay kim loại đã được tính luyện. Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 35, Đức 
Phật dạy: “Như người luyện sắt gạn lọc phần cặn bã, còn lại sắt tinh luyện, chế tạo đổ dùng một cách 
tỉnh xảo. Người học đạo phải loại bỏ tâm ý ô nhiễm đi thì công hạnh trở nên thanh tịnh”—According 
to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 35, the Buddha said: “People smelt metal to refine 1t of 
1mpurifties in order to make 1t of hieh quality. It 1s the same with people who study the Way: first they 
must expel filth and defilement from their minds, then their practfice 1s pure.” 


19) Tứ Thập Nhị Chương: Tối Thắng Quang Minh Lực—Greatest Strength and Utmnost Brilliance 
Sức mạnh tối cao, ánh sáng cực sáng. Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 15, có một vị Sa Môn 
hỏi Phật, “Điều gì là thiện? Điều gì là lớn nhất?” Đức Phật dạy: “Thực hành Chánh Đạo, giữ sự chân 
thật là thiện. Chí nguyện hợp với Đạo là lớn nhất.” “Điều gì là mạnh nhất? Điều gì là sáng nhất?” Đức 
Phật dạy: “Nhẫn nhục là mạnh nhất vì không chứa ác tâm nên tăng sự an ổn. Nhẫn nhục là không ác, 
tất được mọi người tôn kính. Tâm ô nhiễm đã được đoạn tận không còn dấu vết gọi là sáng nhất, nghĩa 
là tất cả sự vật trong mười phương, từ vô thỉ vẩn đến hôm nay, không vật gì là không thấy, không vật 
øì là không biết, không vật gì là không nghe, đạt được nhất thiết trí, như vậy được gọi là sáng nhất.”— 
According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 15, a Sramana asked the Buddha: “What is the 
øreatest streneth? What is the utmost brilliance?” The Buddha said: “Patence under Insult 1s the 
øreatest strength because those who are patient do not harbor hatred and they are increasingly 
peaceful and settled. Those who are patlent are without evil and will certainly be honored among 
people. To put an end to the mind”s defilements so that it 1s pure and unfainted 1s the utmost brilliance. 
When there 1s nothing in any of the ten directions throughout exIstence, from before the formation of 
heaven and earth, until this very day, that you do not see, know or hear, when all-wisdom 1s obtained 
(achieved), that can be called brilliance. 


20) Tứ Thập Nhị Chương: Tránh Xa Dục Lạc— Stay Away From Desires 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 30, Đức Phật dạy: “Là người tu hành phải coi mình giống 
như kẻ mang cỏ khô, thấy lửa đến phải tránh, người học đạo thấy các đối tượng dục lạc đến phải tránh 
xa.”—According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 30, the Buddha said: “Those of the Way 
are like those who carry dry grass; 1t 1s essential to keep 1t away from oncoming fire. People of the 
Way look upon desire as something they must keep at a distance.” 


21) Kinh Tứ Thập Nhị Chương: Trâu Chở Nặng Đi Trong Bùn Sâu —Ox That Carries a Heavy Load 
Through Deep Mud 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 41, Đức Phật dạy: “Người hành đạo giống như con trâu chở 
nặng đi trong bùn sâu, mệt lắm mà không dám nhìn hai bên, đến khi ra khỏi bùn lây rồi mới có thể 
nghỉ ngơi. Người Sa Môn phải luôn quán chiếu tình dục còn hơn bùn lầy, một lòng nhớ Đạo mới có thể 
khỏi bị khổ vậy.”—According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 41, the Buddha said: “One 
who practices the way 1s like an ox that carries a heavy load through deep mud, the work 1s so difficult 
that he dares not glance to the left or right. Only when he gets out of the mud he 1s able to rest. 
Likewise, the Sramana should look upon emotion and desire as deep mud and with an undeviating 
mind, he should recollect the Way, then he can avoid suffering.” 


2645 


22) Tứ Thập Nhị Chương: Tu Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, Vô Chứng— Culfivafion oƒ No Thoughứs, No 
Dwelling, No Culfivation, and No Accomplishment 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương I1, Đức Phật dạy: “Cho một trăm người ác ăn không bằng 
cho một người thiện ăn. Cho một ngàn người thiện ăn không bằng cho một người thọ ngũ giới ăn. Cho 
một vạn người thọ ngũ giới ăn không bằng cho một vị Tu-Đà-Huờn ăn. Cho một triệu vị Tu-Đà-Huờn 
ăn không bằng cho một vị Tư-Đà-Hàm ăn. Cho một trăm triệu vị Tư-Đà-Hàm ăn không bằng cho một 
vị A-Na-Hàm ăn. Cho một ngần triệu vị A-Na-Hàm ăn không bằng cho một vị A-La-Hán ăn. Cho 
mười tỷ vị A-La-Hán ăn không bằng cho một vị Phật Bích Chi ăn. Cho một trăm tỷ vị Bích Chi Phật ăn 
không bằng cho một vị Phật Ba Đời ăn (Tam Thế Phật). Cho một ngàn tỷ vị Phật Ba Đời ăn không 
bằng cho một vị Vô Niệm, Vô Trụ, Vô Tu, và Vô Chứng ăn.”——According to the Sutra In Forty-Two 
Sections, Chapter I1, the Buddha said: “Giving food to a hundred bad people does not equal to g1ving 
food to a single good person. Giving food to a thousand good people does not equal to giving food to 
one person who holds the five precepts. Giving food to ten thousand people who hold the five precepts 
does not equal to giving food to a single Srotaapanna. Giving food to a million Srotaapannas does not 
equal to giving food to a single Sakridagamin. Giving food to ten million Sakridagamins does not equal 
to giving food to one single Anagamin. Giving food to a hundred million Anagamins does not equal to 
giving food to a single Arahant. Giving food to ten billion Arahants does not equal to giving food to a 
single Pratyekabuddha. Giving food to a hundred billion Pratyekabuddhas does not equal to giving food 
to a Buddha of the Three Periods of time. Giving food to ten trillion Buddhas of the Three Periods of 
time does not equal to giving food to a single one who 1s without thoughts, without dwelling, without 
cultivation, and without accomplishment." 


CMXIII.Từ Bi Kinh: Người Ngay Thẳng Và Chánh Trực— The Meta Sutta: The Master Is Also 
Known As Saccandna 

Theo Kinh Từ Bi, người ngay thẳng và chánh trực là người sống chân thật, liêm khiết và đáng tin cậy. 
Người ấy không vì danh, vì lợi hoặc vì muốn làm vưi lòng người khác mà chối bỏ sự thật. Có thể người 
ấy bị xem là nghiêm khắc, nhưng sự thật chỉ có một chứ không có hai. Đức Phật chưa bao giờ tuyên bố 
một điều gì hôm nay, rồi ngày mai lại nói ngược lại. Theo Chú Giải Trung Bộ Kinh, Đức Phật nói như 
thế nào thì Ngài làm như thế ấy, và Ngài làm như thế nào thì Ngài nói như thế ấy, nên Ngài được gọi 
là Như Lai. Bậc Đạo Sư cũng được gọi là Saccanama hay người mệnh danh là chân lý——According to 
the Metta Sutta, Saccanam 1s a person who 1s straipht. He 1s sincere, upright and dependable. He does 
not stray from the truth to win fame, or to please another. He may seem strict, but truth 1s one, for there 
1s no second. The Buddha did not say one thing one day and the contrary the next. According to the 
Digha-NIkayatthakatha, the Buddha speaks as he acts and acts as he speaks, he 1s called Tathagata.” 
The Master 1s also known as Saccanama, he whose names 1s Truth. 


CMXTIV.Từ Minh Sở Viện: Tzu-Ming Ch'u Yuan 

1) Bảng Tự—Signpost 

Thiển Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041), đệ tử và là người nối pháp của thiển sư Phần Dương Thiện 
Châu, và là thây của Dương Kỳ Phương Hội và Hoàng Long Huệ Nam. Vào một ngày đông chí Từ 
Minh đưa ra Tăng Sảnh một tấm bảng được ghi với những dấu hiệu: Bên phải của tấm bảng được viết: 
“Nếu mấy ông hiểu được điều này, nó hiệu diện trong mọi thứ mà mấy ông làm (tứ uy nghỉ: đi, đứng, 
ngồi, và nằm).” Vị đệ nhất tọa nhìn tấm bảng và nói với đại chúng: “Ngày hôm nay thầy sẽ không có 
buổi dạ tham!” Hư Đường bổ túc lời bình của đệ nhất tòa: “Ta sẽ đi đến Diên Thọ Đường thế cho thầy 
mình.” Vạn An lại bình: “Thiết Luân Vương đang giáng thế! Không có giờ phung phí nữa đâu! Hãy 
ném bỏ hết thảy mọi hư vọng!”——Zen master Tzu-Ming-Chu-Yuan, a student and dharma successor of 
Fen-yang Shan-chao, and the master of Yang-ch1 Fang-hui and Huang-lung Hui-nan. On the day of the 
winter soltice Tzu-Ming set out in front of the monks' hall a signboard inscribed with the symbols: To 


2646 


the right of this was wriften: “If one understand this, 1s present in everything you do (the four modes 
of conduct: walking, standing, sitting, and lying down).” The head monk looked at the signboard and 
said to the assembly, ““Today the master w1ll hold no evening 1nstruction†!” Hsu-T"ang added a comment 
to the head monk's: “III go down to the infirmary (approaching death) in place of the master.” Wanan 
Daoyan commented, “The Iron-Wheel Emperor, one of the four Cakravartins, 1s descending to this 
world! Demons, quickly, off with you (no time to waste)! Apprehend them all!” 


2) Từ Minh: Bồn Thủy— Bowl gƒ Water 

Một hôm, Thiền Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041) đang ở trong phương trượng, đặt một thanh gươm lên 
bát nước để lên trên đôi giày cỏ, rồi ngồi một bên, tay cầm tích trượng. Khi thấy một vị Tăng bước 
vào cổng, Sư chỉ vào những thứ này. Khi thấy vị Tăng do dự, Sư liền đánh—Zen master One day, Zen 
master Tzu-Ming Chu-Yuan In his quarters, put down a bowÏl of water, placed a sword on top and a pa1r 
Of straw sandals underneath, and sat down beside it holding his staff. Seeing a monk enter the gate, he 
pointed. When the monk hesitated, the master struck him. 


3) Từ Minh: Can Đầu Tiến Bộ— Top oƒ a Pole 

Can Đầu Tiến Bộ có nghĩa là trên đầu sào trăm thước lại tiến thêm một bước, ý nói những hành động 
dũng cảm và không sợ hãi của người tham thiển vượt qua mọi trở ngại để đi đến đại ngộ. Thiển sư Từ 
Minh Sở Viện (986-1041) đến từ Toàn Châu, tọa lạc trong tỉnh Quảng Tây ngày nay. Sư là đệ tử và là 
người nối pháp của thiển sư Phần Dương Thiện Châu, và là thầy của Dương Kỳ Phương Hội và Hoàng 
Long Huệ Nam. Thạch Sương xuất gia năm 22 tuổi và gặp nhiều thiển sư nổi tiếng thời đó. Về sau 
này, Sư cùng với những người bạn là Đại Ngu Thủ Chi và Cốc Tuyển hành cước du phương đến thành 
Lạc Dương. Nghe nói về Thiền sư Phần Dương Thiện Chiêu có lối dạy Thiển tối thắng, nên họ đi 
thắng đến Phần Châu để học Thiễn với vị thầy này. Mặc dầu cuộc đời ông ngắn ngủi, nhưng ông đã 
góp phần quyết định trong việc cải tổ nhánh Thiển Lâm Tế. Sư sống và dạy Thiển quanh Đàm Châu. 
Sư có được tên núi từ Thạch Sương Tự, một tự viện đã được Thạch Sương Khánh Chư sáng lập trước 
đó. Trong những đệ tử nối pháp của ông có nhiều vị xuất sắc, như Dương Kỳ, người sáng lập ra phái 
Dương Kỳ và Hoàng Long, người sáng lập ra phái Hoàng Long. Chúng ta gặp tên của Thạch Sương Sở 
Viện trong thí dụ thứ 46 của Vô Môn Quan. Sau đây là bản văn của công án nầy: "Thiển sư Thạch 
Sương nói: 'Nếu người đứng trên đầu tột cùng của một cái sào cao một trăm bộ, người ta sẽ đi đâu?! 
Một vị Tăng xưa nói: 'Ngồi trên một cái cột cao một trăm bộ, thì dầu có hoàn toàn thấm nhuần thế 
mấy, cũng không đủ để hiểu chân lý. Cần phải đi thêm một bước và hiến cả thân mình cho mười 
phương." Có vị cổ đức lại nói: 'Đầu sào trăm thước đã ngôi lên, thấy đạo mà chưa thật nhập chân. 
Trăm thước đầu sào cần bước nữa, mười phương thế giới hiện toàn thân." Theo Vô Môn Huệ Khai 
trong Vô Môn Quan, bước tới được, quay lui được, còn ngại chỗ nào mà không xưng tôn? Tuy như vậy, 
thử hỏi đầu sào trăm thước làm sao tiến thêm? Hừ!—Step from the top of the pole means courageous 
and fearless ac(s of Zen practitioners to overcome all obstructions in order to achieve great 
enlightenment. Zen master Tzu-Ming-Chu-Yuan came from Chuanzhou, located in modern Guangxi 
Province. He was a student and dharma successor of Fen-yang Shan-chao, and the master of Yang-ch1 
Fang-hui and Huang-lung Hui-nan. Shih-shuang became a monk at the age of twenty-two and sought 
out many well-known Zen masters of his time. Later, he traveled to Luoyang City with his companions 
Dayu Shouzhi and Guquan. Hearing that Fen-yang Shanzhao had an unsurpassed Zen style, so they 
proceeded to Fenzhou to study with that master. Although his life, for a Zen master's, was quite short, 
he nevertheless contributed greatly to the revival of Rinzai Zen. Tzu-Ming lived and taught Zen in and 
around ancient Tanzhou. He gained his mountain name at Shishuang Temple, the temple founded 
earlier by Zen master Shishuang Qingzhu. Among his dharma successors were several outstanding Zen 
masters, among whom the most Important were Yang-ch'1, founder ofthe Yogi school, and Huang-lung, 
founder of the Oryo school. We encounter Shih-shuang in example 46 of the Wu-Men-Kuan. The koan 


2647 


1s as follows: "Master Shih-shuang spoke: 'From the tip of a hundred-foot pole, how do you go further? 
An ancient master said on this point, One who sit on a hundred-foot pole, although he may have 
penetrated it, does not yet fulfill the truth. He must go still one step further and reveal his entire body 
1n the ten directions.'” According to Wu Men Hui-Kai in the Wu-Men-Kuan, stepping forward, turning 
back, 1s there anything to reJect as ignoble or unworthy? be that as 1t may, how do you step from the 
top of a hundred-foot pole? Sah! 


4) Từ Minh: Chấp Thoán (Thổi Lò)— Tends the Hearth 

Có một bà lão sống gần tự viện, và không một ai có thể hiểu thấu được bà ta. Mỗi khi rảnh rang Thiển 
Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041) thường hay đi đến chỗ của bà. Một buổi sáng vào một ngày đã được 
sắp xếp cho buổi thuyết giảng mà không nghe tiếng trống điểm mặc dầu buổi điểm tâm sáng đã xong 
một lúc trước đó. Dương Kỳ Phương Hội, lúc đó đang là Giám Tăng, bèn hỏi một vị cư sĩ tại sao không 
nghe trống điểm. Vị cư sĩ đáp: “Bởi vì trụ trì vẫn chưa quay về.” Dương Kỳ lập tức đi đến nhà bà lão 
và nhìn vào bên trong. Từ Minh đang thổi lò trong khi bà già đang quậy nổi cháo. Dương Kỳ nói: 
“Hôm nay là ngày giảng Pháp và chúng hội đã đợi thầy lâu lắm rồi. Tại sao thầy vẫn chưa trở về?” Từ 
Minh nói: “Nếu ông có thể cho lão Tăng một câu chuyển ngữ, lão Tăng sẽ về. Nếu không, thì mấy 
ông có thể rời tự viện mà đi đông hay tây, hay bất cứ đâu tùy ý.” Dương Kỳ lấy một cái nón tre đội 
lên đầu rồi đi vài bước. Rất hài lòng với việc này và Từ Minh cùng với Dương Kỳ quay về tự viện— 
An old woman lived near the temple, and no one could fathom her. Zen master Tzu-Ming Chu-Yuan 
would go there whenever he had free time. One morning on a scheduled lecture-day the drum 
announcing the lecture failed to sound even through breakfast had finished some time before. Yang- 
ch1-Fang-huli, who was then the temple supervisor, asked a lay man why the drum hadnt sounded. The 
lay man replied, “Because the abbot 1s away and hasnt returned.” Yang-ch1-Fang-hui immediately 
went to the womans house and looked Inside. Tzu-ming was tending the hearth while the woman 
stirred some rice gruel. Yang-ch1 said, “Today 1s a lecture day, and the assembly has been watting a 
long time. Why havent you returned?” Tzu-ming said, “lf you can give me a turning phrase, [II go 
back. If not, then you all can leave to the east, west, or wherever.” Yang-ch1 covered his head with his 
bamboo hat and walked several paces. Very please, Tzu-ming returned with Yang-ch! to the temple. 


5) Từ Minh: Chỉ Cốt Tâm Truyền!— lt May Only Be Transmitted by the Way oƒ Mind! 

Một hôm, Thiển Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041) thượng đường, nói: "Ta có một lời, bặt nghĩ quên 
nhân duyên. Nhưng ngay cả người khôn khéo thế mấy nói cũng chẳng được, chỉ cốt tâm truyễển. Lại có 
một câu chỉ có thể được diễn tả thẳng thôi. Thế nào là câu chỉ có thể được diễn tả thẳng?" Sư ngừng 
một lúc, cầm gậy vẽ một vòng tròn trên không trung, rồi hét lên một tiếng——One day, Zen master Ssu- 
ming Shi-Shuang entered the hall and said, "I have a word that cuts off thinking and leaves cause and 
effect behind. But even clever people cant speak 1t! It may only be transmitted by the way of mind. 
There 1s another word that may only be directly expressed. What 1s the word that can only be directly 
expressed?” After a pause, Shi-Shuang drew a circle in the air with his staff. Then he shouted. 


6)_ Từ Minh: Đạp Trước Bất Sân— To be Stepped On Without Anger 

Có một vị Tăng hỏi: "Thế nào là Đạo?" Từ Minh nói: "Dầu ông có dẫm lên nó cũng chẳng giận." Câu 
trả lời của Thiền sư Từ Minh trên chữ “Con đường” chỉ đường bị người dẫm lên bất cứ lúc nào mà nó 
chẳng bao giờ than phiển—A monk said, "What is the Way?" Tzu-ming said, "Though stepped upon, it 
doesnt anger." Zen master Tzu-mings response plays on the word “Way” which Iindicates the road 
that is walked on at any time, yet never complain. 


2648 


7) Từ Minh: Đạt Ngộ— To Attain Enlighfern„mmenf 

Thiển Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041) đến Phần Dương đã hai năm mà chưa được nhập thất (thấy 
tánh để được thầy gọi vào trong trượng thất dạy riêng). Mỗi khi sư vào thưa hỏi, chỉ bị Phần Dương 
mắng chửi thậm tệ, hoặc nghe chê bai những vị khác, nếu có dạy bảo chỉ toàn là lời thế tục thô bỉ. 
Một hôm sư trách: “Từ ngày đến pháp tịch này đã qua mất hai năm mà chẳng được dạy bảo, chỉ làm 
tăng trưởng niệm thế tục trần lao, năm tháng qua nhanh việc mình chẳng sáng, mất cái lợi của kẻ xuất 
gia.” Sư nói chưa dứt, Phần Dương nhìn thẳng vào sư mắng: “Đây là ác tri thức dám chê trách ta.” 
Phần Dương nổi nóng cầm gậy đuổi đánh. Sư toan la cầu cứu, Phần Dương liền bụm miệng sư. Sư chợt 
đại ngộ, nói: “Mới biết đạo của Lâm Tế vượt ngoài thường tình.” Sư ở lại đây hầu hạ bẩy năm——Tzu- 
Ming Chu-Yuan came to Fen-Yang for more than two years. One day he asked Zen master Fen-Yang: 
“Ƒve been here for two years and you haven't given me any 1nstruction! You”ve just increased the 
worldˆs vulgarity, dust, and toil, while the years and months fly away. Even what I knew before 1s no 
longer clear, and [ve lost whatever good came from leaving home.” But before Shi-Shuang could 
finish speaking, Fen-Yang glared at him fiercely and cursed him, saying: “What you know 1s vilel How 
dare you sell me short!” So saying, Fen-Yang picked up his staff to drive Shi-Shang away. Shi-Shuang 
tried to plead with him, but Fen-Yang covered Shi-Shuang's mouth with his hand. At that moment, Shi- 
Shuang realized great enlightenment. He then exclaimed: “It”s knowing the extraordinary emotion of 
Lin-Chihˆs way!” After this event, Tzu-Ming remained as Fenyang's attendant for seven years. 


8) Từ Minh: Đây Là Cây Gậy Nam Tuyên Tự, Còn Kinh Ở Đâu?— This Is the Nan-Chuan Temple 
Stdfƒ, Where ld the Suftra? 

Một hôm, Thiền Sư Từ Minh Thạch Sương Sở Viện (986-1041) thượng đường dạy chúng: "Tất cả chư 
Phật và pháp a nậu đa la tam miệu tam bổ để của chư Phật đều từ kinh này mà ra (Kinh Kim Cang)." 
Sư dựng đứng cây gậy và nói: "Đây là cây gậy của Nam Tuyển Tự, còn kinh ở đâu?" Sư im lặng một 
lúc lâu rồi nói: "Bài văn dài. Lão Tăng sẽ trao lại cho mấy ông vào hôm khác." Sư hét một tiếng rồi 
bước xuống tòa—One day, Zen master Ssu-ming Shi-Shuang Chu-Yuan entered the hall and addressed 
the monks, saying, "All of the Buddhas, and all of the Buddhas' anuttara-samyaksambodhi, come forth 
from this sutra." He then raised hịs staff upright and said, “This 1s the Nanquan Temple staff. Where 1s 
the sutra?" After a long pause he said, “The text 1s long. FT give 1t to you later." Then, with a shout, he 
got down from the seat. 


9) Từ Minh: Đứng Trên Đầu Sào Trăm Bộ, Người Ta Sẽ Đi Đâu?—To Stand on the Tip oƒ a 
Hundred-Foot Pole, How Do You Go Further? 

Chúng ta gặp tên của Từ Minh Thạch Sương Sở Viện trong thí dụ thứ 46 của Vô Môn Quan. Sau đây 
là bản văn của công án nây: "Thiển sư Thạch Sương nói: 'Nếu người đứng trên đầu tột cùng của một 
cái sào cao một trăm bộ, người ta sẽ đi đâu?' Một vị Tăng xưa nói: 'Ngồi trên một cái cột cao một trăm 
bộ, thì dầu có hoàn toàn thấm nhuần thế mấy, cũng không đủ để hiểu chân lý. Cần phải đi thêm một 
bước và hiến cả thân mình cho mười phương.""——We encounter Shih-shuang in example 46 of the Wu- 
Men-Kuan. The koan 1s as follows: "Master Ssu-ming Shih-shuang spoke: TFrom the tip of a hundred- 
foot pole, how do you go further? An ancient master said on this point, One who sit on a hundred-foot 
pole, although he may have penetrated it, does not yet fulfilI the truth. He must go still one step further 
and reveal his entire body In the ten directions. ” 


10) Từ Minh: Gặp Kiếm Khách, Chỉ Bảo Kiếm; Không Phải Thỉ Nhân, Đừng Đưa Thơ— To Meet a 
Swordsman, Show the Jeweled Sword; Don † Offer a Poem lƒ He Is Not a Poet 

Một hôm, Thiển Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041) thượng đường dạy chúng: "Nếu một ông thầy của 

tông ta có thể nắm được một viên ngọc từ chéo áo của một người nghèo khổ, thì người ta có thể nói là 

ông ấy đã đạt đến giai đoạn của một 'chân nhân.' Nếu không, thì gã chỉ là một người bùn pha nước mà 


2649 


thôi." Sau khi ngừng một lúc, Thạch Sương nói: "Nếu mấy ông gặp một kiếm khách trên đường, chỉ 
cho ông ta thấy một thanh bảo kiếm. Nếu ông ta không phải là một thi nhân, nhớ đừng đưa ra một bài 
thơ nào cả." Nói xong Thạch Sương liền hét một tiếng ——One day, Zen master Ssu-ming Shi-Shuang 
entered the hall and said, "If a teacher of our school can snatch a Jewel off of the clothes of an 
1mpoverished man, then he can be said to have reached the stage of a 'true person.' If not, then he's a 
mud and water fellow." After a pause, Shi-Shuang said, "If you meet a swordsman on the road, show 
him the Jeweled sword. If he's not a poet, dont offer him a poem." Shi-Shuang shouted. 


11) Từ Minh: Gậy Đây, Còn Sư Tử Đâu?— Here 's My Staƒfƒ, Where's the One Lion? 

Một hôm, Thiển sư Từ Minh thượng đường dạy chúng, nói: “Ngay khi nhất vi trần khởi lên, đại địa tự 
hiển lộ toàn thể trong đó. Trong một con sư tử hiển lộ hằng triệu con sư tử, và hàng triệu con sư tử 
hiển lộ một con. Hàng ngàn và hàng ngàn thứ kỳ thật ông biết chỉ một, chỉ một thôi.” Nói xong, Sở 
Viện vung gậy lên, nói: “Gậy của lão Tăng đây. Còn bây giờ, sư tử ở đâu?” Khi mà trong hội chúng 
không ai trả lời được, Sư liền hét một tiếng “Hư!” Rồi để gậy xuống và rời sảnh đường——One day, Zen 
master Tzu-ming Chu-yuan entered the hall and addressed the monks, saying, “As soon as one particle 
Of dust 1s raised, the great earth manifests 1tself there 1n is entirety. In one lion are revealed millions 
Of lions, and 1n millions of lions 1s revealed one lion. Thousands and thousands of them are indeed, but 
you know just one, only one.” Then he raised his staff, saying, “Heres my staff. So now, tell me, 
where s the one lion?” When the assembly didn't know how to reply, he shouted “Ho!” Then he set the 
staff down and left the hall. 


12) Từ Minh: Giờ Mới Biết Đạo Của Lâm Tế Vượt Ngoài Thường Tình!—lf's Knowing the 
Extraordinary Emotion oƒ Lin-Chỉh?s Way! 
Từ Minh Sở Viện (986-1041) đến Phần Dương đã hai năm mà chưa được nhập thất (thấy tánh để được 
thây gọi vào trong trượng thất dạy riêng). Mỗi khi sư vào thưa hỏi, chỉ bị Phần Dương mắng chửi thậm 
tệ, hoặc nghe chê bai những vị khác, nếu có dạy bảo chỉ toàn là lời thế tục thô bỉ. Một hôm sư trách: 
“Từ ngày đến pháp tịch này đã qua mất hai năm mà chẳng được dạy bảo, chỉ làm tăng trưởng niệm 
thế tục trần lao, năm tháng qua nhanh việc mình chẳng sáng, mất cái lợi của kẻ xuất gia.” Sư nói chưa 
dứt, Phần Dương nhìn thắng vào sư mắng: “Đây là ác tri thức dám chê trách ta.” Phần Dương nổi nóng 
cầm gậy đuổi đánh. Sư toan la cầu cứu, Phần Dương liền bụm miệng sư. Sư chợt đại ngộ, nói: “Mới 
biết đạo của Lâm Tế vượt ngoài thường tình.” Sư ở lại đây hầu hạ bảy năm. Sau khi đạt ngộ, Từ Minh 
Sở Viện (986-1041) ở lại đây hầu hạ Phần Dương bảy năm để tiếp tục tu tập và nổi tiếng với cách 
dùng một cái giùi tự đâm vào đùi mình trong những thời thiển tọa kéo dài để giữ cho mình không ngủ 
gục. Sau khi nhận truyền thừa pháp từ Phần Dương, Sở Viện bắt đầu đi hành hương theo truyền thống 
để thử khả năng hiểu biết về Thiền của mình trước khi thiết lập một tự viện trên núi Thạch Sương. 
Những bài thuyết giảng của Sư nổi tiếng, và chẳng bao lâu sau đó đã thu hút một số lớn đệ tử. Thiển 
Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041) thượng đường dạy chúng: "Tất cả chư Phật và pháp a nậu đa la tam 
miệu tam bổ để của chư Phật đều từ kinh này mà ra (Kinh Kim Cang)." Sư dựng đứng cây gậy và nói: 
"Đây là cây gậy của Nam Tuyển Tự, còn kinh ở đâu?" Sư im lặng một lúc lâu rồi nói: "Bài văn dài. 
Lão Tăng sẽ trao lại cho mấy ông vào hôm khác." Sư hét một tiếng rồi bước xuống tòa. Ngày khác, 
Thiển Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041) thượng đường, nói: ”Fa có một lời, bặt nghĩ quên nhân duyên. 
Nhưng ngay cả người khôn khéo thế mấy nói cũng chẳng được, chỉ cốt tâm truyền. Lại có một câu chỉ 
có thể được diễn tả thẳng thôi. Thế nào là câu chỉ có thể được diễn tả thẳng?" Sư ngừng một lúc, cầm 
gậy vẽ một vòng tròn trên không trung, rồi hét lên một tiếng——Tzu-Ming came to Fen-Yang for more 
than two years. One day he asked Zen master Fen-Yang: “I've been here for two years and you 
haven't gIven me any instruction! You”ve Just increased the world”s vulgarity, dust, and toil, while the 
years and months fly away. Even what I knew before 1s no longer clear, and ve lost whatever good 
came from leaving home.” But before Shi-Shuang could finish speaking, Fen-Yang glared at him 


2650 


fiercely and cursed him, saying: “What you know 1s vilel How dare you sell me short!” So saying, Fen- 
Yang picked up his staff to drive Shi-Shang away. Shi-Shuang tried to plead with hìm, but Fen-Yang 
covered Shi-Shuang's mouth with his hand. At that moment, Shi-Shuang realized great enlightenment. 
He then exclaimed: “Tt's knowing the extraordinary emotion of Lin-Chih”s way!” After this event, Tzu- 
Ming remained as Fenyang's attendant for seven years. After achieving awakening, he stayed on with 
Fen-yang to continued training and 1s reputed to have used an awÏl to stab himself in the leg during 
prolonged periods of siting meditation to keep him from falling asleep. After receiving transmission 
from Fen-yang, Chu-yuan went on the traditional pilgrimage to test his understanding of Zen before 
establishing a temple on Mount Shi-shuang. His đharma talks were renowned, and he soon atfracted a 
large number of disciples. Shi-Shuang entered the hall and addressed the monks, saying, "All of the 
Buddhas, and all of the Buddhas' anuttara-samyaksambodhi, come forth from this sutra." He then 
raised his staff upright and said, “This 1s the Nanquan Temple staff. Where 1s the sutra?" After a long 
pause he said, "The text 1s long. ƑÏI give 1t to you later." Then, with a shout, he got down from the seat. 
Another day, Shi-Shuang entered the hall and said, "I have a word that cuts off thinking and leaves 
cause and effect behind. But even clever people canit speak 1t! It may only be transmitted by the way 
of mind. There 1s another word that may only be directly expressed. What 1s the word that can only be 
directly expressed?" After a pause, Shi-Shuang drew a circle in the air with his staff. Then he shouted. 


13) Từ Minh: Hành Tâm— Pracfice 

Thiền sư Từ Minh Sở Viện (986-1041) đến từ Toàn Châu, tọa lạc trong tỉnh Quảng Tây ngày nay. Sư 
là đệ tử và là người nối pháp của thiển sư Phần Dương Thiện Châu, và là thầy của Dương Kỳ Phương 
Hội và Hoàng Long Huệ Nam. Sau khi đạt ngộ, Sư ở lại hầu hạ Phần Dương bảy năm để tiếp tục tu 
tập và nổi tiếng với cách dùng một cái giùi tự đâm vào đùi mình trong những thời thiển tọa kéo dài để 
giữ cho mình không ngủ gục. Sau khi nhận truyền thừa pháp từ Phần Dương, Sở Viện bắt đầu đi hành 
hương theo truyền thống để thử khả năng hiểu biết về Thiền của mình trước khi thiết lập một tự viện 
trên núi Thạch Sương. Những bài thuyết giảng của Sư nổi tiếng, và chẳng bao lâu sau đó đã thu hút 
một số lớn đệ tử. Thiền sư Từ Minh lúc nào cũng tự tại và tỉnh thần không bao giờ bị giới hạn. Không 
ai có thể nói được là ông ấy ngu hay không. Một hôm, Sư thượng đường dạy chúng: "Thuốc nhiều 
bệnh lắm, lưới tốt nhiều cá thoát." Nói xong Sư bèn bước xuống tòa. Có một vị Tăng hỏi: "Khi có ai 
đó đi hành hương nhưng không gặp thầy mà mình cẩm thấy thích hợp thì làm sao?" Thạch Sương nói: 
"Nhợ câu bị xoắn lại trong nước. "——Zen master Tzu-Ming-Chu-Yuan came from Chuanzhou, located in 
modern Guansxi Province. He was a student and dharma successor of Fen-yang Shan-chao, and the 
master of Yang-ch1 Fang-hui and Huang-lung Hui-nan. After achieving awakening, he stayed on with 
Fen-yang to confinued training and 1s reputed to have used an awÏl to stab himself in the leg during 
prolonged periods of siting meditation to keep him from falling asleep. After receiving transmission 
from Fen-yang, Chu-yuan went on the traditional pilgrimage to test his understanding of Zen before 
establishing a temple on Mount Shi-shuang. His dharma talks were renowned, and he soon attracted a 
large number of disciples. Zen master Tzu-Ming-Chu-Yuan was always free and unresfricted In spirit. 
No one could tell whether he was foolish or wise. One day, Zen master Shi-Shuang entered the hall 
and said, “The more medicine that 1s used, the worse the disease becomes. The finer the fishing net, 
the more fish that escape.” Shi-Shuang then left the hall. A monk asked, "When someone goes on a 
pilgrimage but doesnt meet a teacher with whom he finds affinity, then what?" Shi-Shuang said, "The 
fishing line twists in the water.”" 


14) Từ Minh: Hổ Thanh— T‹u-Ming and the Tiger Roar 

Một hôm, có một vị Tăng (Đại Đạo Cốc Tuyển?) đến viếng Thiển Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041). 
Từ Minh hỏi: “Mây trắng che lấp đường vào thung lũng. Vậy thì từ chỗ nào người hành cước đến 
được?” Vị Tăng nhìn phải nhìn trái, rồi nói: “Tối qua một đám cháy ở đâu đó đã thiêu rụi lăng mộ của 


2651 


ông thây già.” Từ Minh mắng vị Tăng, nói: “Ông chưa tới chỗ đó đâu! Nói thêm nữa xem!” Vị Tăng 
làm tiếng cọp rống. Từ Minh đánh vị Tăng bằng tọa cụ. Lúc đó vị Tăng đẩy Từ Minh qua một bên. Từ 
Minh lại rống lên như cọp. Vị Tăng lui ra và tán thán Từ Minh: “Ta đã tham vấn trên bảy chục vị thầy 
đã đạt ngộ, nhưng chỉ có ông là người nối truyền chân giáo của Lâm Tế.”—One day, a monk (Dadao 
Ku-chuan?) called upon Zen master Tzu-Ming Chu-Yuan. Tzu Ming asked him, “White clouds block 
the mouth of the valley (the master has closed the gate and allows neither sages nor fools to pass). 
From where, then, does the wayfarer come (the master may refer the monk to a wayfarer)?” The monk 
looked right and left, then said, “Last mght a fire somewhere burned out an old masters grave (the 
monk compares himself to fire that has tested Tzu-ming).” Tzu-ming scolded the monk, saying, “YouTre 
not there yet! Say more!” The monk made a tiger s roar. The master struck him with his sitting cloth. At 
that time, the monk pushed Tzu-ming over. Tzu-ming then roared like a tiger. The monk withrew and 
praised Tzu-ming, “I have visited over seventy enlightened teachers, but only you succeed to the true 
teachings of Lin-Chi.” 


15) Từ Minh: Khóa Vàng Vô Tác— The Golden Lock oƒ Non-Action 

Một hôm, Thiền Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041) thượng đường dạy chúng: "Người vô tác không có 
chuyện gì để làm; họ vẫn còn bị trở ngại bởi một cái khóa bằng vàng." Nói xong Thạch Sương liền hét 
một tiếng rồi bước xuống tòa—One day, Zen master Ssu-ming Shi-Shuang entered the hall and said, 
“Those persons of nonaction with nothing to do; they still have the problem of the golden lock." Then 
with a shout, he got down from the seat. 


16) Từ Minh: Lầm!— T:u-Ming: Wrong! 
(See Tây Viện: Đông Qua Ấn Tử in Volume II) 


17) Từ Minh: Liên Hát (Hét Liên Tục)—Consecutive Shouís 

Một hôm, Dương Kỳ Phương Hội hỏi Thiền Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041): “Còn về một con chim 
mình không thấy nó, đang ríu rít kêu, rời những cụm mây và đi vào những đỉnh đổi lởm chởm thì sao?” 
Từ Minh đáp: “Lão Tăng sẽ hướng về cánh đồng cỏ hoang dại chưa có ai cắt. Còn ông thì đi về ngôi 
làng ẩn cư.” Dương Kỳ nói: “Theo đúng luật thì một cây kim cũng không được phép, nhưng Hòa 
Thượng có cho phép con đặt một câu hỏi hay không?” Ngay lời này, Từ Minh thét lên một tiếng. 
Dương Kỳ nói: “Một tiếng thét tuyệt vời!” Từ Minh lại thét. Dương Kỳ cũng thét. Từ Minh thết lien6 
tiếp hai lần. Dương Kỳ cúi đầu lễ bái. Từ Minh nói: “Vì ông là đáng được ký thác Đại Sự.” Dương Kỳ 
phủi tay áo rồi bỏ đi —One day, Yang-chi-Fang-hui asked Zen master Tzu-Ming Chu-Yuan, “What 
about when 'an unseen bird, twittering and chirping, leaves the clouds and enters the rugged peaks (to 
leave the exalted and enter the humble)?” 'Tzu-ming replied, “III head for a wild, uncut meadow. You 
go fo a secluded village (you can go where you want and III go where I wanÐ.” Yang-ch1 said, 
“Officially even a needle 1s not permitted, but would you allow me another question (officially not 
even a needle 1s permitted; privately even a carriage can go through or officially no obJections are 
allowed, but unofficially much 1s permitted)?” At this Tzu-ming gave a shout. Yang-ch1 said, “A 
wonderful shout!” Tzu-ming shouted again. Yang-ch1 too shouted. Tzu-ming then shouted twice 1n a 
row. Yang-ch1 bowed. Tzu-ming said, “Tts because you re such a man as this that the Great Matter can 
be entrusted to you.” Yang-ch1 shook his sleeves and left. 


18) Từ Minh: Luận Bổng—Asks About Three-Score Blows 

Khi Thiển sư Hiển tịch, Quận thú mời Từ Minh (986-1041) đến trụ trì chùa Phước Nghiêm. Được tin 
nầy, sư rất hoan hỷ có cơ hội để nghiệm xét lời Văn Duyệt nói. Từ Minh đến, sư trông thấy thân tâm 
đều cung kính. Nghe Từ Minh luận nói phần nhiều chê các nơi mỗi đều thuộc tà giải. Chính chỗ Sư 
được mật chỉ nơi Phần Đàm cũng bị bác bỏ. Sư nhớ lại lời nói của Văn Duyệt lúc bình nhật rất đúng. 


2652 


Sư liền thay đổi quan niệm nói: “Đại trượng phu trong thâm tâm cứ nghi ngại hoài sao?” Hoàng Long 
liền vào thất Từ Minh, thưa: “Huệ Nam do tối dốt trông đạo mà chưa thấy, giờ tham thiển khi hôm, 
nghe thầy dạy như người đi lạc đường được xe chỉ nam. Cúi xin Hòa Thượng đại từ bố thí pháp khiến 
cho con dứt hết nghi ngờ.” Từ Minh cười bảo: “Thơ ký đã lãnh đồ chúng và du phương nổi tiếng khắp 
tùng lâm, nếu còn có nghi ngờ chẳng cần khổ cầu như vậy, hãy ngồi mà thương lượng.” Từ Minh liên 
gọi thị giả đem ghế mời sư ngồi. Sư vẫn từ chối và thành khẩn tha thiết cầu chỉ dạy. Từ Minh bảo: 
“Thơ ký học thiển Vân Môn ắt không được yếu chỉ ấy. Như nói: “Tha Động Sơn ba gậy.” Động Sơn 
khi ấy nên đánh hay chẳng nên đánh?” Sư thưa: “Nên đánh.” Từ Minh nghiêm nghị bảo: “Nghe tiếng 
ba gậy liền cho là nên ăn gậy, vậy ông từ sáng đến chiều nghe chim kêu trống đánh, tiếng chuông 
tiếng bảng, cũng nên ăn ba gậy. Ăn gậy đến lúc nào mới thôi.” Sư chỉ nhìn sửng mà thôi. Từ Minh 
bảo: “Tôi lúc đầu nghi không thể làm thầy ông. Giờ đây đã đủ tư cách làm thầy ông. Ông hãy lễ bái 
đi. Sư lễ bái xong, đứng dậy. Từ Minh nhắc lời trước: “Nếu ông biết được ý chỉ Vân Môn thì, Triệu 
Châu thường nói: “Bà già ở Đài Sơn bị ta khám phá,` thử chỉ ra chỗ khám phá xem?” Sư mặt nóng hực, 
mô hôi xuất hạn, không biết đáp thế nào—Shortly thereafter Zen master Hsien of Fu-Yan died, and 
the governor appoin(ed Shi-Shuang (Tzu-ming Chu-yuan) to replace him. When Tzu-ming arrived, he 
disparaged everything at the temple, ridiculing everything he saw as wrong. Huang-Lung was deeply 
disappointed with Tzu-ming”s manner. When Huang-Lung visited Tzu-ming 1n his abbot”s room, Tzu- 
ming said: “Huai-Cheng studied Yun-Men" Zen, so he must surpass Yun-Men'”s teaching. When Yun- 
Men spared T”ong-Shan Shou-Chu three blows with staff, dịd T?ong-Shan suffer the blows or not?” 
Huang-Lung said: “He suffered the blows.” Tzu-ming said fiercely: “From morning till mght the 
magpIes cry and the crows caw, all of them 1n response to the blows they”ve suffered.” Tzu-ming then 
Sat in a cross-legsged position, and Huang-Lung lit incense and blowed to him. Tzu-ming later asked: 
“Zhao-Chou sai: “The old lady of Mount Tai, PlI go check her out for you.” But where was the place 
he checked her out?” Huang-Lung sweated profusely but he couldn”t answer. 


19) Từ Minh: Một Chiếc Gậy Làm Bằng Cây Liễu—A Willow-Wood Staff 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041): "Con không hỏi về việc lá bị bứt 
khỏi cành. Thế nào là rễ thật?" Thạch Sương nói: "Một chiếc gậy làm bằng cây liễu." Vị Tăng hỏi: 
"Nghĩa là gì?" Thạch Sương nói: "Khi một vị Tăng hành cước, ông ấy mang quần áo trên vai. Khi ngồi 
thì ông ta giữ nó trong tay. '—One day, a monk asked Zen master Ssu-ming, "I dont ask about the 
leaves picked off the branches. What 1s the actual root?" Shi-Shuang said, "A willow-wood sfaff." The 
monk said, "What does this mean?” Shi-Shuang said, "When a monk goes traveling he carries his 
clothes with 1t on his shoulders. When he sits, he holds 1t in his hand.” 


20) Từ Minh: Nhất Ngôn Tứ Mã—One Word and a Four-Horse Team 

Nhất ngôn tứ mã, hay nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Một lời đã nói ra, bốn ngựa đuổi theo không 
kịp. Trong thiển, từ nầy có nghĩa là một khi dùng ngôn ngữ văn tự để diễn đạt thì đã cách xa bản lai 
diện mục rất xa. Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041): "Cái gì là bản 
lai diện mục?" Từ Minh nói: "Nếu một lời nói ra, ngay cả một đội bốn mã cũng không lấy nó lại 
được."—One word and a four-horse team or what 1s said cannot be unsaid. Ônce a word 1s said, 1t 1s 
very difficult to retract 1t. In Zen, the term means once practitioners sfart using words and language to 
describe Zen, they've been very far away from the original face or Buddha-nature. One day, a monk 
asked Zen master Tzu-ming, "What 1s the original face?” Tzu-ming said, "IHf a single word gets out, not 
even a four-horse team can overtake 1t." 


21) Từ Minh: Phản Vấn— The Counter-Questioning 
Trong Thiền có một phương pháp gọi là "Phản Vấn" hay trả lời theo kiểu thay vì trả lời, người bị hỏi 
lại hỏi ngược lại người hỏi. Nói chung, trong Thiển câu hỏi nào cũng thoát ngoài thói thường, nghĩa là 


2653 


phải hỏi để được chỉ bảo; nên tự nhiên lời đáp cũng chẳng đáp lại gì hết. Theo thiển sư Phần Dương, 
có mười tám cách hỏi, đối lại, có mười tám cách đáp khác hẳn nhau. Như vậy, một câu phản vấn vẫn 
là một lời đáp chiếu sáng vậy. Thí dụ, một vị Tăng hỏi Từ Minh: "Tổ Đạt Ma qua Trung Hoa có ý 
nghĩa gì?" Từ Minh hỏi lại: "Ông ấy qua hổi nào vậy?"-—ln Zen, there is a method of counter- 
quesfioning, wherein quesfions are not answered by plain statements but by counter-questionings. 
Generally speaking, 1n Zen a question 1s not a quesfion In 1ts ordinary sense; that 1s, 1t 1s not simply 
asked for information, and therefore 1t 1s natural that what ordinarily corresponds to an ansWer 1s not an 
answer at all. According to Zen master Fen-Yang, there are eighteen different kinds of questions, 
against which we may distinguish eighteen corresponding answers. Thus a counter-question 1tse]f 1s in 
1s way an 1lluminating answer. For example, a monk requested Tzu-ming to set forth the idea of 
Bodhidharma's coming from the West, and the master asked, "When did he come?” 


22) Từ Minh: Suốt Đời Chớ Rời Núi!— In an Entire LỰclime, Never Leaving the Mountain! 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041): "Con ngờ ngợ là không biết phải 
nên học cái gì đây?" Thạch Sương nói: "Huyền Sa thấy Tuyết Phong đến." VỊ Tăng nói: "Nghĩa là thế 
nào?" Thạch Sương nói: "Suốt đời chớ rời núi."—One day, a monk said, "Im confused. What should I 
study?” Shi-Shuang said, "Hsuan-sha saw Hsueh-feng arrive." The monk said, "What does that mean?” 
Shi-Shuang said, "In an entire lifetime, never leaving the mountain." 


23) Từ Minh: Thoát Hài— Takes Qƒƒ a Shoe 

Từ Minh Sở Viện (986-1041) từng đến nghe Thiển sư Hồng Nhân giảng pháp. Hồng Nhân, một vị 
Thiền sư Trung Hoa vào thời nhà Tống (960-1279), đệ tử và truyền nhân nối pháp với Thiển sư Thủ 
Sơn Tỉnh Niệm. Vào thời đó Hồng Nhân có tiếng tăm cao nhất, và chỉ có những vị Tăng giỏi nhất mới 
dám bước vào cửa của ông. Từ Minh đứng đó, quần áo tả tơi, tóc dài không cạo, nói bằng thổ ngữ Sở 
và tự gọi mình là “Người cháu của Pháp.” Cả chúng hội có một trận cười thỏa thích. Hồng Nhân bảo 
thị giả hỏi Từ Minh: “Ông nối Pháp ai?” Từ Minh nhìn lên trần nhà và nói: “Trước khi đến đây thì ta 
có cuộc gặp gỡ tâm với tâm với Phần Dương Thiện Chiêu.” Nghe lời nầy, Hồng Nhân tay cầm gậy 
bước ra. Hồng Nhân nhìn vào mặt Từ Minh, rỗi lịch sự hỏi: “Có thật là Sư Tử Giang Tây ở chỗ của 
Phần Dương hay không?” Từ Minh chỉ ra phía sau của Hồng Nhân và rống lên, “Tòa nhà đang để!” 
Vào lúc này, vị thị giả chạy ra, và Hồng Nhân cảnh giác nhìn quanh quất. Từ Minh ngồi bệt xuống 
đất, tháo giày ra và nhìn Hồng Nhân. Hồng Nhân chẳng những quên mất mình sắp nói gì mà còn 
không nhận biết Từ Minh đang ở đâu nữa. Từ Minh từ từ và bình thản đứng dậy, sửa y áo và nói: “Cái 
mà ta thấy ở Hồng Nhân không bằng được cái mà ta đã nghe về ông ta.” Nói xong Từ Minh nhanh 
chóng ra đi. Hồng Nhân cho người đi theo Từ Minh, nhưng Từ Minh chẳng để ý. Hồng Nhân tán thán: 
“Thật tuyệt, Phần Dương có một người con như vậy!”——Tzu-Ming Chu-Yuan had an audience with Zen 
master Hong-Jen. Hong-Jen, a Chinese Zen master who lived in the Sung Dynasty in China, disciple 
and dharma-herr of Zen master Shou-shan Hsing-mien (926-993). At the time Hong-Jen had the highest 
repute, and 1t was only the finest of monks who dared enter his gate. Tzu-ming stood there, his robe 
tattered and his hair long and unshaven, speaking in the dialect of Chu and calling himself a “Dharma 
nephew.” The entire assembly had a good laugh. Hong-Jen told his attendant to ask Tzu-ming, “Whose 
Successor are you?” Tzu-ming gazed toward the road and said, “Before coming here I had a heart-to- 
heart encounter with Fen-yang Shanzhao.” At this Hong-Jen himself came out, staff in hand. Looking 
Tzu-ming in the face, he asked politely, “Is 1t true that the Lion of West River was at Fen-yang 
Shanzhao's place?” Tzu-ming pointed behind Hong-Jen and roared, “The building 1s falling!” At this 
the attendant ran off, and Hong-Jen looked around in alarm. Tzu-ming sat down on the ground, took off 
his shoes, and looked at Hong-Jen. Hong-Jen not only forgot what he wa going to say but didnt realize 
where Tzu-ming was. Tzu-ming slowly and calmly stood up, straightened his robes, and said, “What I 
saw of him didnt measure up to what I heard of him.” The he quickly walked off. Hong-Jen sent 


2654 


someone after him, but Tzu-ming paid no attention. Hong-Jen said in admiration, “Wonderful, Fen- 
vang had a child like this!” 


24) Từ Minh: Thuốc Nhiều Lắm Bệnh!— The More Medicine the Worst the Disease Becomes ! 

Một hôm, Thiển Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041) thượng đường dạy chúng: "Thuốc nhiều bệnh lắm, 
lưới tốt nhiều cá thoát." Nói xong Sư bèn bước xuống tòa—One day, Zen master Ssu-ming Shi-Shuang 
entered the hall and said, "The more medicine that 1s used, the worse the disease becomes. The finer 
the fishing net, the more fish that escape. " Shi-Shuang then left the hall. 


25) Từ Minh: Tịnh Bi Thiền Sư— Zen Master Compassionate Clarity 

Thiền sư Từ Minh Sở Viện (986-1041) đến từ Toàn Châu, tọa lạc trong tỉnh Quảng Tây ngày nay. Sư 
là đệ tử và là người nối pháp của thiển sư Phần Dương Thiện Châu, và là thầy của Dương Kỳ Phương 
Hội và Hoàng Long Huệ Nam. Thạch Sương xuất gia năm 22 tuổi và gặp nhiều thiển sư nổi tiếng thời 
đó. Về sau này, Sư cùng với những người bạn là Đại Ngu Thủ Chi và Cốc Tuyển hành cước du phương 
đến thành Lạc Dương. Nghe nói về Thiển sư Phần Dương Thiện Chiêu có lối dạy Thiễn tối thắng, nên 
họ đi thẳng đến Phần Châu để học Thiền với vị thầy này. Mặc dầu cuộc đời ông ngắn ngủi, nhưng ông 
đã góp phần quyết định trong việc cải tổ nhánh Thiền Lâm Tế. Sư sống và dạy Thiển quanh Đàm 
Châu. Sư có được tên núi từ Thạch Sương Tự, một tự viện đã được Thạch Sương Khánh Chư sáng lập 
trước đó. Trong những đệ tử nối pháp của ông có nhiều vị xuất sắc, như Dương Kỳ, người sáng lập ra 
phái Dương Kỳ và Hoàng Long, người sáng lập ra phái Hoàng Long. Trong quẳng đời tương đối ngắn 
ngủi, Thạch Sương đã dạy Thiền ở nhiều Tự viện khác nhau, và người ta nói Sư có 50 Pháp tự. Những 
đệ tử nổi tiếng của Sư là Dương Kỳ Phương Hội và Hoàng Long Huệ Nam, mỗi vị đều sáng lập một 
nhánh Thiên nổi bật của tông Lâm Tế. Ngoài việc dạy Thiển trên núi Thạch Sương, Sư còn dạy Thiền 
ở nhiều ngọn núi nổi tiếng như Động Sơn, Qui Sơn, và Hồng Sơn (?). Sư nhận thụy hiệu là "Tịnh Bi 
Thiển Sư."—Zen master Tzu-Ming-Chu-Yuan came from Chuanzhou, located in modern Guangxi 
Province. He was a student and dharma successor of Fen-yang Shan-chao, and the master of Yang-ch1 
Fang-hui and Huang-lung Hui-nan. Shih-shuang became a monk at the age of twenty-two and sought 
out many well-known Zen masters of his time. Later, he traveled to Luoyang City with his companions 
Dayu Shouzhi and Guquan. Hearing that Fen-yang Shanzhao had an unsurpassed Zen style, so they 
proceeded to Fenzhou to study with that master. Although his life, for a Zen masters, was quite short, 
he nevertheless contributed greatly to the revival of Rinzai Zen. Tzu-Ming lived and taught Zen in and 
around ancient Tanzhou. He gained his mountain name at Shishuang Temple, the temple founded 
earlier by Zen master Shishuang Qingzhu. Among his dharma successors were several outstanding Zen 
masters, among whom the most Important were Yang-ch'1, founder of the Yogi school, and Huang-lung, 
founder of the Oryo school. During a relatively short life, Shishuang taught Zen at several different 
temples and 1s said to have had fifty Dharma hetrs. His famous students, Yangqi Fanghui and 
Huanglong Huinan, each established distinctive branches of the Lin] Zen line. Besides teaching Zen 
on Mount Shishuang, he 1s known to have taught at the famous Zen mountains Dongshan, Guishan, and 
Heng-shan. He received the posthumous name "Zen Master Compassionate Clarity." 


26) Từ Minh: Trúng Phong!— To Feel a Paralizing Wind! 

Thiển Sư Từ Minh Sở Viện (986-1041) đến kinh nhận danh dự từ vua Tống Nhơn Tông, trên đường trở 
về sư trúng phong, sư bảo thị giả: Ta vừa bị trúng phong.” Miệng sư méo qua một bên. Thị giả nói: 
“Lúc bình thường quở Phật mắng Tổ, hôm nay lại thế ấy?” Sư bảo: “Đừng lo, ta sẽ vì ngươi sửa ngay 
lại. Nói xong sư lấy tay sửa lại, miệng ngay như cũ, sư nói: “Từ nay về sau chẳng nhọc đến ngươi.” 
Sư nói thêm: “Từ đây về sau chẳng giởn với ngươi nữa.” Đến năm sau (1041) ngày năm tháng giêng, 
sư thị tịch—Zen master Ssu-ming Shi-Shuang received honors from Emperor Ren-Zong, and during the 
return trip to his temple he said to his attendant: “I feel a paralizing wind.” Shi-Shuang”s mouth 


2655 


became crooked. His attendant stopped and said: “What should we do? You”ve spent your whole life 
cursing the Buddhas and reviling the ancestors. So now what can you do?” Shi-Shuang said: “Don't 
worry. [']lI straighten 1t for you.” He then used his hand to straighten his mouth. Then Shi-Shuang said: 
“From now on I won't play any more jokes on you.” The next year, on the fifth day of the first month, 
the master passed away. 


CMXYV. Từ Phước Như Bảo: Tsu-ƒu Ju-pao 

1) Ăn Cơn Xong Uống Ba Chén Trà—After the Rice, Three Cups 0ƒ Tea 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Thế nào là thói nhà của 
Hòa Thượng?" Từ Phước nói: "Ăn cơm xong, uống ba chén trà (hết sức bình thường)."——According to 
the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XII, one day, a monk asked, 
"What 1s the style of the master s house?” Tzu Fu said, "After the rice, three cups of tea." 


2) Từ Phước: Chỗ Cấp Thiết Của Nạp Tăng— The UHimate Condition oƒ a Patch-Robed Monk 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Thế nào là chỗ cấp thiết 
của nạp Tăng?" Từ Phước nói: "Đừng vượt qua khỏi cái này." Vị Tăng hỏi: "Thỉnh Sư nói giùm cái gì 
trước câu hỏi của kẻ học này." Từ Phước nói: "Ôi!"—According to the Records of the Transmission of 
the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XII, one day, a monk asked, "What 1s the ultimate condition of a 
patch-robed monk?" 'Tzu Fu said, "Dont go beyond this." The monk asked, "Please, Master, speak of 
what before a monk's question.”" Tzu Fu exclaimed, "Ai!" 


3) Từ Phước: Hành Trạng Tu Tập—Acis and Culfivation 

Từ Phước Như Bảo là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào giữa thế kỷ thứ chín và thứ mười. Bên 
cạnh những tài liệu chi tiết về Thiền sư Từ Phước Như Bảo trong Bích Nham Lục, thí dụ thứ 33 và 91. 
Trong cả hai thí dụ, ông dùng một trong những tượng trưng để thể hiện kinh nghiệm của mình về chân 
lý sống động. Còn có một vài chi tiết nhỏ về vị Thiển sư này trong Truyền Đăng Lục, quyển XI: 
Thiển sư Từ Phước Như Bảo thuộc tông Quy Ngưỡng. Ông là đệ tử nối pháp của Thiền sư Tây Tháp 
Quang Mục, và cũng là cháu nội truyền thừa pháp của thiển sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Người ta không 
biết nhiều về Từ Phước, nhưng vẫn xem ông là một thiển sư xuất sắc, vì ông thuộc vào những bậc thầy 
hiếm hoi của phái Quy Ngưỡng đã từng học cách dùng 97 biểu tượng vào một vòng tròn. Ông trụ và 
dạy Thiền ở chùa Từ Phước trong vùng Cát Châu. Chúng ta cũng gặp tên của ông trong những thí dụ 
33 và 91 của Bích Nham Lục. Trong mỗi thí dụ nây, Từ Phước dùng một trong những biểu tượng để 
thể hiện kinh nghiệm của mình về chân lý sống động—Zen Master Tzu Fu Rubao (Shifuku-Nyoho 
(Jap), name of a Chinese Zen monk in between the ninth and the tenth century. Besides some detailed 
documernts on this Zen Master in examples 33 and 91 of the Pi-Yen-Lu. In both examples he makes 
use of one of the circle symbols as a means to express his realization of living truth. There 1s also some 
brief information on him in The Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume 
XII: Zen Master Tzu Fu Rubao was a Chinese Zen master 1n the 9th-I0th century of the Igyo School. 
He was a dharma heIr of Zen master Hsi-ta Kuang-mu, and a grandson dharma of Yang-shan Hui-chi. 
Very little 1s known of Tzu-fu. Nonetheless he must have been an outstanding masfter, since he was 
one of the few masters within the Igyo School selected to be initiated Into the use of the ninety-seven 
circle symbols. He lived and taught Zen at Tzu-fu Temple in Jizhou. We also encounter Tzu-fu in 
examples 33 and 91 of the Pi-Yen-Lu. In both examples he makes use of one of the circle symbols as a 
means to express his realization of living truth. 


4) Từ Phước: Khổ!— Misery! 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Lỗ Tổ nhìn vách, là ý 
làm sao?" Từ Phước nói: "Ông ấy không có liên hệ gì hết." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là chân nhãn 


2656 


siêu việt?" Từ Phước đấm ngực nói: "ối trời ơi! Ối trời ơi!" Vị Tăng nói: "Có vấn để với câu hỏi của 
con à?" Từ Phước nói: "Khổ!"-—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan- 
Teng-Lu), Volume XII, one day, a monk asked Tzu Fu, "Luzu faced the wall. What 1s the meaning?” 
Tzu Eu said, "He never got involved." The monk asked, “What is the true transcendental eye?" Tzu Fu 
beat his chest and said, "Blue heaven! Blue heaven!" The monk asked, "What problem 1s there with 
my question?" Tzu Fu said, "Misery!” 


5) Từ Phước: Ném Bồ Đoàn Xuống!— To Throw the Cushion Down! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, một hôm, Thiển sư Từ Phước đưa tấm bồ đoàn lên thị 
chúng rằng: "Chư Phật, Bồ Tát cùng các bậc Thánh nhân nhập lý đều từ nơi này mà ra." Nói xong Sư 
ném bổ đoàn xuống, vạch ngực ra và nói: "Mấy ông nói thế nào?" Đại chúng không lời đối đáp— 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XI, one day, 
Zen master Tzu Fu held up a meditation cushion and said, "All Buddhas, Bodhisattvas, and saints who 
attained the Way come forth from this." Then Tzu Fu threw 1t down, open his robe at his chest and said, 
"What do you say?" 'The monks were speechless. 


6)_ Từ Phước: Nếu Không Lãnh Hội, Túc Lão Tăng Dối Gạt Mấy Ông!—]ƒ You Don 't Understand, 
Then I've Deceived You! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, Thiền sư Từ Phước ngồi lặng thinh một hồi 
lâu, đoạn nhìn trước nhìn sau vào chúng hội và nói: "Có lãnh hội không?" Tăng chúng đáp: "Không 
lãnh hội." Từ Phước nói: "Nếu mấy ông không lãnh hội, tức là lão Tăng này đã dối gạt mấy ông 
rồi."—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chuan-Teng-Lu), Volume XI, 
once, the master sat for a long time In silence, then he looked back and forth at the monks and said, 
"Understand?" The monks answered, "We don understand." Tzu Eu said, "If you don't understand then 
Tve deceived you.” 


7)_ Từ Phước: Ngồi Lên Bồ Đoàn Thì Khá Hơn!— To Sit on the Cushion Is Better! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, Thiền sư Từ Phước đội tấm bồ đoàn lên đầu 
rồi nói: "Khi mấy ông như vây, thì thật là khó cho chúng ta nói chuyện với nhau." Chúng Tăng im 
lặng. Từ Phước đặt tắm bổ đoàn xuống và ngồi lên rồi nói: "Như vầy thì khá hơn."——According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Ch“uan-Teng-Lu), Volume XII, one day, Zen master Tzu Fu 
placed a meditation cushion on his head and said, "When you are like this, then 1s difficult for us to 
speak to each other." The monks were silent. Tzu Fu then sat on the cushion and said, "“This 1s better." 


8) Từ Phước: Ông Đang Hỏi Ai Câu Hỏi Nầy Vậy?—OQƒ Whom Are You Asking Thỉs Question? 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Thế nào là sự nhận 
thẳng từ một hạt vi trần?" Từ Phước làm ra vẻ như đi vào thâm định. Vị Tăng hỏi: "Thế nào là sự khởi 
định của tất cả các vi trần?" Từ Phước nói: "Ông đang hỏi ai câu hỏi này vậy?"—According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XII, one day, monk asked, 
"What 1s the upright receipt of a single mote of dust?" 'Tzu Fu appeared to enter a deep samadhi. The 
monk asked, "What 1s the arising samadhi of all dust?" Tzu Fu said, "Of whom are you asking this 
quesfion?” 


9) Từ Phước: Ông Đóng Cửa Dùm Lão Tăng!— Close the Door for Me! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XII, một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Thế nào là câu ứng cơ?" 
Từ Phước lặng thinh. Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là huyền chỉ?" Từ Phước nói: "Ông đóng cửa giùm lão 
Tăng!"—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XÌH, 


2657 


one day, a monk asked, "What is the phrase that 1s in accordance with the great function?” Tzu Fu was 
silent. The monk asked, "What is the essential mystery?” Tzu Fu said, "Close the door for me!” 


10) Từ Phước: Từ Khi Trụ Trì Đến Nay, Lão Tăng Chưa Từng Làm Mù Mắt Ai!—Since I Became 
Abbot, I'ye Never Blinded a Monk's Eye! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Từ khi kẻ học này vào 
tùng lâm đến nay, mùa an cư kiết hạ sắp chấm dứt mà vẫn chưa nhận được sự chỉ giáo của Hòa 
Thượng, mong Hòa Thượng cứu giúp cho những cố gắng của con!" Từ Phước đẩy vị Tăng ra và nói: 
"Từ khi lão Tăng trụ trì đến nay, lão Tăng chưa từng làm mù mắt một Tăng nhân nào cả!"——According 
to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XII, one day, a monk 
asked, "Since Ive arrived here, the summer practice period has nearly passed and I havent received 
1nstruction from you. Ï want you to support my efforts." Tzu Fu gave the monk a push and said, "Since Ï 
became abbot here, I've never blinded a monk's eyel” 


CMXYVI.Từ Vân: jJiun Sonja 

1) Lời Khuyên Lơn Và Khuyến Tấn Của Mẹ— His Mother's Advice and Encouragement 

Từ Vân (1718-1804) là tên của một học giả Tăng sĩ Phật giáo người Nhật Bản nổi tiếng vào thế kỷ thứ 
18. Mặc dầu Từ Vân là một vị Tăng của trường phái Chân Ngôn, nhưng tác phẩm của Sư luôn được 
xem là thuộc họa phẩm Thiền. Điều này là do hầu hết thư pháp của Sư có nội dung Thiền với nét bản 
chất tự nhiên và mạnh mẽ. Sư sinh ra ở Ôsaka, người thứ bẩy trong tám người con trong một gia đình 
rônin (gia đình chiến sĩ samurai không có lãnh chúa). Cha của Sư là một người làm mướn cho một kho 
ngũ cốc, rất quan tâm tới Phật giáo, Thần giáo và Khổng giáo; mẹ Sư là một Phật tử sùng đạo. Lúc 
nhỏ, Từ Vân được theo học Tứ Thư Ngũ Kinh Khổng học và những môn võ thuật theo đúng quy định 
dành cho những thanh niên thuộc giai cấp chiến sĩ. Được nghe những chỉ trích Phật giáo từ vị gia sư, 
nên lúc đầu Sư không thích các vị Tăng và nghĩ rằng đức Phật lịch sử chỉ là một lãnh tụ lừa dối. Tuy 
nhiên, chỉ ngay trước khi cha của Sư qua đời, nguyện vọng cuối cùng của ông ấy là muốn con mình 
làm Tăng sĩ, nên ở tuổi mười ba Sư đã gia nhập Tăng đoàn, chắc hẳn là để giúp giảm nhẹ gánh nặng 
cho mẹ Sư khi bà này phải nuôi dạy đến tám đứa con. Ngay từ ban đầu, Từ Vân được giao cho một vị 
thầy của trường phái Chân Ngôn tên là Ninkô Teiki tại chùa Hôraku, thuộc vùng đông nam Ôsaka. 
Lúc đầu vị Tăng trẻ này thù ghét cuộc sống trong tự viện của chính mình: "Nguyện vọng cuối cùng 
của cha tôi là tôi được nương nhờ nơi cửa Phật, bà con họ hàng đều khuyến khích tôi như vậy. Vì 
không thể làm gì khác hơn được, nên tôi đành phải nhận lấy lễ thí phát, nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ 
'Phật pháp là dối trá. Sau mười năm khi học xong, tôi sẽ trở lại cuộc sống thế tục, bỏ Phật pháp và đi 
theo con đường của sư phụ Khổng giáo (Chu Hi)." Riêng đối với mẹ Sư, lúc nào bà cũng khuyên và 
khuyến tấn con mình trở thành một Phật tử chân chính, tu hành giải thoát thật sự. Khi còn trẻ, Từ Vân 
thường có những buổi giảng pháp cho các huynh đệ đồng tu. Mẹ ngài nghe biết việc này liền viết cho 
ngài một bức thư như sau: “Này con, mẹ không nghĩ rằng con hiến thân vào cửa Phật chỉ vì mong 
muốn được trở thành một cuốn tự điển sống cho người khác. tri thức và sự giảng giải là không cùng, 
cũng giống như những vinh hoa tôn quí. mẹ muốn con hãy ngưng ngay việc thuyết giảng. Hãy tự giam 
mình trong một ngôi chùa nhỏ ở một vùng xa xôi hẻo lánh. Hãy dành trọn thời gian cho việc tu thiển 
và qua đó đạt đến sự giác ngộ chân chính.” Vào năm mười lăm tuổi, một kinh nghiệm bất ngờ đã đến 
với Từ Vân khi đang thực hiện hàng loạt những nhập định bí truyền và phải dùng tay bắt một số ấn 
giúp cho việc cầu khẩn một vị thần nào đó: "Với những nghi lễ và việc lễ lạ y, thì tôi chỉ đơn giản làm 
theo thói quen. Tôi chẳng tin vào những gì mình đang làm. Nhưng đến lúc thiển định về Quán Thế 
Âm, cần tới mười tám động tác bắt ấn, thì tôi cảm thấy có một cảm giác khá lạ lùng, và khi tôi đã thực 
hiện xong nghỉ lễ thì tôi thấy vô cùng xúc động." Ngay sau trải qua kinh nghiệm này, Từ Vân đã viết 
một bức thư gửi cho mẹ mình để cảm ơn bà đã thúc ép mình sống đời Tăng sĩ. Sau đó Sư lao mình vào 
nghiên cứu Phật giáo với lòng nhiệt tình mới. Tuy nhiên, sư phụ của Sư lại để nghị Sư có được kiến 


2658 


thức càng rộng càng tốt, nên năm sau Sư đã ghi tên vào trường Khổng học của Itô Jinsai để học "Cổ 
Học," tại đó Sư cùng học với con trai của Jinsai là Itô Tôgai. Vị Tăng sĩ trẻ Từ Vân đã làu thông Tứ 
Thư Ngũ Kinh Khổng giáo cũng như văn xuôi và văn vần khác của Trung Hoa. Ba năm sau khi Từ 
Vân vào học trường của Itô thì Teiki lâm bệnh và Từ Vân phải trở về chùa Hôraku. Mặc dầu vị thầy 
Teiki nhanh chóng bình phục sau đó nhưng Từ Vân không trở lại trường Khổng học nữa; thay vào đó 
Từ Vân được trao cho toàn bộ giới luật dành cho Tăng sĩ, và ở tuổi hai mươi mốt Sư đã thọ cụ túc gIỚI, 
tức là tất cả những giới luật dành cho đời sống một Tăng sĩ. Mặc dâu có thái độ tiêu cực, song lúc nào 
Sư cũng nhớ đến lời khuyên lơn và khuyến tấn của mẹ. Bên cạnh đó, Từ Vân lại rất cảm kích sự thông 
minh, tính chân thành và lòng tốt của thầy mình là Teiki. Sư được học những giáo lý của Phật giáo 
Mật tông và bắt đầu tập đánh vần chữ Phạn trong sách có tên gọi là "Sự Thành Tựu," chủ yếu được sử 
dụng ở Nhật Bản để viết tên các vị Thần được thờ trong Phật giáo. Teiki là một trong những Tăng sĩ 
hiếm hoi biết chữ Phạn nhiều hơn cái vốn thuần túy chỉ để đọc, viết và tụng các tên Thần trong những 
nghi lễ Chân Ngôn. Từ Vân bị cuốn hút bởi chữ viết Ấn Độ nên đã quyết định học một cách toàn diện. 
Tưởng cũng nên nhắc lại là Sư tự học tiếng Phạn dưới thời tiền Minh Trị Thiên Hoàng, không phải do 
ảnh hưởng của các học giả Tây phương hay học giả Ấn Độ đương thời. Sư đặt tên cho bộ sưu tập các 
bài viết của ông về việc học tiếng Phạn là “Sách Hướng Dẫn Học Tiếng Phạn.” Một số nội dung quan 
trọng của bộ sưu tập này đã được in lại vào năm 1953 để kỷ niệm lần thứ 150 ngày giỗ của Sư—A 
eminent Japanese Buddhist scholar-monk In the eighteenth century. Although Jiun was a monk of the 
Shingon sect, his work has long been regarded as Zenga. This 1s due both to the sponftaneous and 
powerful nature of his brushwork and to the Zen content of much of his calligraphy. He was born In 
Osaka, the seventh of eight children from a rônin family (a masterless samural). His father, who 
worked at a granary, maintained an active Interest in Buddhism, Shinto, and Confucian philosophy; 
Jiuns mother was a devout Buddhist. As a child, Jiun received the education 1n Confucianism and the 
martial arts that was typical for the sons of the samurai class. Hearing criticisms of Buddhism from his 
familys tutor, Jiun at first disliked monks and thought that the historical Buddha had been a false 
leader. Just before Jiun's father died, however, he made a last request that the thirteen-year-old Jiun 
become a monk, perhaps to ease the responsibility of his mother 1n caring for eight children. From the 
beginning, ]iun was enfrusted to the Shingon sect master Ninkô Teiki (1671-1750) at the temple 
Hôraku-ji in southeast Osaka. At first the young monk was resentful of his life-style: "My father's last 
wish was that I enter the Buddhist clergy, and all of my relatives encouraged 1t. Since 1t was 
unavoidable, I took the tonsure, but to myself I thought, "The Buddhist Dharma 1s false and deceitful. 
After I have studied 1t for ten yearsand have understood the reason for this, I w1ll return to lay life, 
crush the Buddhist Dharma and establish the way of the Confucian teacher Chu-Hsi.” As for his 
mother, she always advised and encouraged her child to become a true Buddhist who seek liberation. 
When he was young he used to deliver lectures to his brother students. His mother heard about this and 
wro(e him a letter: “Son, I do not think you became a devotee of the Buddha because you desired to 
turn into a walking dictionary for others. There 1s no end to Information and commentation, ølory and 
honor. I wish you would stop his lecture business. Shut yourself up in a little temple 1n a remote part of 
the mountain. Devote your time to medifation and In this way atfain true realization.” At the age of 
fifteen, he had an unexpected experience. It occurred while he was undertaking a series of esoferIc 
meditation in which the practitioner performs certain ritual gestures or mudras that help to invoke a 
particular deity: "In the Imitial rites and prostrations, [ simply followed custom. I địd not believe in what 
I was doing even for a moment. But when I came to the meditation upon Nyôïrmn Kannon 1nvolving the 
use of the eiphteen mudras, I had a rather strange sensation, and when I actually carried out this 
practice, I was deeply moved." Right after this experience, Jiun wrote a letter to his mother, thanking 
her for having forced him to become a monk. He then plunged Into his Buddhist studies with new vigor. 
However, his teacher Teiki recommended that Jiun acquire as broad an education as possible, and so 
the next year he was enrolled in the "Ancient Learnings." Confucian school of Itô Jinsai (1627-1705), 


2659 


where he studied under Jinsars son Itô Tôgai (1670-1736). The young monk mastered Confucian texts 
as well as Chinese prose and poetry. Three years after Jiun entered the Itô academy, Teiki became 
sick, so Jiun journeyed back to Hôraku-Ji. Although his teacher soon recovered, Jiun địd not return to 
the Confuclan school. Instead he was invested with a series of precep(s, and at age twenty-one he 
pledged to uphold the full vinaya, the strict corpus of rules that formally governs a monk's life. Despite 
the negative attitude, Jiun always remembered his mother's adivce and encouragement. Besides, he 
was Impressed with the intelligence, sincerity, and kindness of his teacher Teiki. Jiun learned the 
tenets of esoteric Buddhism and was introduced to the Sanskrit syllabary known as Siddham, which in 
Japan was used primarily to write the names of many deities extolled in Buddhism. Teiki was one of 
the few monks who knew mơre than the token amount of Sanskrit required to read, write, and chant the 
names of deities in Shingon rituals. liun was fascinated by the Indian script and resolved to study 
thoroughly. It should be noted that he studied Sanskrit by himself in the pre-MelJi period without being 
subJected to the influence of contemporary Western scholars or Indian pandits. Jiun Sonja called his 
collection of_ articles on Sanskrit study “Bongaku-Shinryo” (A Gulide to Sanskri Study). Some 
important parts of his collection were published in 1953 at Osaka to commemorate the 150° 
anniversary of his death. 


2) Từ Vân: Một Tăng Sĩ Chân Ngôn Thực Hành Nghiêm Túc Việc Thiền Định—A Shingon Monk 
Who Also Seriously Practiiced Zen Meditation 
Năm hai mươi hai tuổi, Sư trở thành trụ trì chùa Hôraku của trường phái Chân Ngôn, kế tục Teiki nghỉ 
hưu. Tuy nhiên, không bằng lòng với những tiến bộ tâm linh đang có, nên hai năm sau đó Từ Vân đã 
từ bỏ chức vụ trụ trì để dốc sức tu tập Thiền dưới sự hướng dẫn của một vị Thiển sư Tào Động tông 
tên là Đại Mai tại chùa Shôan trong vùng Shinshu, nay thuộc quận hạt Nagano. Từ Vân nhận thấy 
việc học các văn bản Phật giáo chưa đủ để cho mình đạt được giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, vì 
thế Sư quyết định chú tâm vào cuộc sống thiển định. Dường như Sư cũng đã ít nhất một lần đạt ngộ ở 
tuổi hai mươi lăm dưới sự hướng dẫn của Đại Mai. Thay vì tiếp tục dốc tâm học thiển với phái Tào 
Động thì Sư lại quay về chùa Hôraku vào năm 1743, và sống phần đời còn lại của mình như một Tăng 
sĩ phái Chân Ngôn và thực hành nghiêm túc việc thiển định. Ngoài sự phối hợp bất thường này, Sư còn 
nghiên cứu Khổng giáo và quan tâm sâu sắc tới Thần đạo. Năm 1749, Sư tổ chức một phong trào tôn 
giáo mới, nhưng chỉ được chính quyền công nhận vào năm 1786 mà thôi, phong trào này kết hợp các 
nét thuộc những trường phái và các hệ tư tưởng khác nhau. Vượt qua những khuôn khổ giáo phái, 
phong trào có tên là "Luật Tông Chánh Pháp" này nhanh chóng thu hút được nhiều nam nữ Tăng Ni 
trẻ đây lòng nhiệt thành. Trong những lời truyền giảng, Từ Vân nhấn mạnh rằng giới luật nghiêm ngặt 
của Luật Tạng là cốt tủy của đời sống Phật giáo, và rằng thiển định là cội nguồn của sự quán triệt 
đích thực—At the age of twenty-two, Jiun became a Shingon abbot; Teiki retired in that year and ]iun 
succeeded himat Hôraku-ji. Not satisfied with his own spiritual progress, however, ]iun gave up his 
post after two years and entered into full-time Zen practice under the Sôtô-sect master Hôsen Daibai 
(1682-1757) at Shôan-ji in Shinshô, present-day Nagano prefecture. Jiun realized that the study of 
Buddhist texts was not sufficient 1n 1tself to liberate hìm from the cycle of birth and death, and so he 
determined to enter a life of meditation. He seems to have attained at least a partial enlightenment 
under Datbai at the age of twenty-five, but he địd not formally convert to the Sôtô sect. Rather than 
devoting himself completely to Zen, Jiun returned to Hôraku-Ji in 1743 and lived the rest of his life as 
a Shingon monk who also seriousÌy practiced Zen medifation. In addition to this unusual combination, 
he continued his Confucian studies and took a deep Interest in Shinto. He initiated a new religIous 
movemert in 1749, not officially recognized by the government until 1786, that combined features 
from various sectfs and systems of thought. Rising above sectarian lines, the Shôbôritsu movemert soon 
attracted many earnest young monks and nuns. In his teaching, Jiun stressed that the strict rules of the 
vinaya were the essence of the Buddhist hfe and that meditation was the source of true understanding. 


2660 


Throughout his life, J]iuns sermons and writings were centered upon these same two points: the 
necessity for monks to uphold meticulously all Buddhist regulations and the 1mportance of the 1ntuitive 
wIsdom that comes from Zen practfice. 


3) Từ Vân Qua Búc Thư Pháp "Bất Muội"—.]iun Sonja Through the Calligrapher "Not Deluded" 
Thiền Sư Từ Vân (1718-1804), một học giả Tăng sĩ Phật giáo người Nhật Bản nổi tiếng vào thế kỷ thứ 
18. Mặc dầu Từ Vân là một vị Tăng của trường phái Chân Ngôn, nhưng tác phẩm của Sư luôn được 
xem là thuộc họa phẩm Thiền. Điều này là do hầu hết thư pháp của Sư có nội dung Thiền với nét bản 
chất tự nhiên và mạnh mẽ. Bên cạnh sự quan trọng là một học giả Phật giáo, Từ Vân còn là một trong 
những nhà thư pháp rất được cảm kích của thời đại Giang Hộ, Sư đã sáng tác một số lớn những cuộn 
thư pháp bộc lộ phong cách độc đáo của mình. Bức "Bất Muội" của Thiển sư Từ Vân thể hiện một từ 
ngữ Thiền quan trọng về việc vượt qua ảo giác. Hai chữ Hán lớn đè nặng lên khoảng không gian một 
cách vững chắc với những nét bút nhấn ngang, dọc và chéo. Không thể nào có thể bỏ qua được bức 
thông điệp này của Từ Vân; các chữ được viết đậm, rõ nét, và sức mạnh của nét bút luôn gợi lên sự 
chú ý. Thiển sư Từ Vân đã sử dụng một loại bút lông đặc biệt, có lẽ được làm bằng một thanh tre chẻ 
ra, để thực hiện được sự phối hợp của nét bút dây với "khoảng trắng thường bay bổng" và cây bút khô. 
Các nét ngang, ngắn, tương phản với những nét chéo dài hơn hướng xuống phía bên trái, đưa tầm nhìn 
về dạng vuông của chữ "nhật" chiếu sáng ở mép cuộn thư pháp. Như vậy bên trong bức thư pháp "Bất 
Muội" có sự chiếu sáng cuối cùng của sự giác ngộ. Nên ghi nhận là phần lớn các tác phẩm của Thiển 
sư Từ Vân đều được làm trong những năm cuối đời của Sư—liun Sonja, an eminent Japanese Buddhist 
scholar-monk 1n the eighteenth century. Although Jiun was a monk of the Shingon sect, his work has 
long been regarded as Zenga. This 1s due both to the spontaneous and powerful nature of his 
brushwork and to the Zen content of much of his calligraphy. In addition to his Iimportance as a 
Buddhist scholar, Jiun became one of the most Impressive calligraphers of the Edo period, producing a 
large number of scrolls displaying his unique style of callipraphy. Jiuns Fumai (Not Deluded) 
©Xpresses an Important Zen phrase about overcoming 1llusion. The two large Chinese characters are 
firmly weighted in space, with heavy horizontal, vertical, and điagonal strokes. There 1s no possibility 
Of avoiding Jiuns message; the characters are written in bold, clear regular script, and the force of the 
brushwork Instantly attracts attention. Jiun may have used a special brush, perhaps of split bamboo, to 
achieve the combination of thick lnes and frequent "flying white” dry-brush effects. The short 
horizontal strokes contrast with longer diagonals moving down to the left, leading the eye to the 
squared "sun” form, which seems to shine forth at the end of the scroll. Thus within the “Not Deluded” 
proclaimed by the calligraphy, there 1s a final 1llumination of enlightenment. It should be noted that 
Jiun produced most of his artistic work in his final years. 


4) Từ Vân: Ta Thường Ở Tại Đình Linh Thứu!—I Am Always on the Vulture Peak! 

Hơn cả việc hiểu Thiên, theo Từ Vân thì điều quan trọng là tính phổ biến của chân lý Phật giáo, nó 
vượt ra ngoài các hệ phái, không gian và thời gian. Trong vài bức thư pháp Sư viết lại nhiều lần một 
đoạn văn có ý nghĩa trong kinh Pháp Hoa về Phật tính vĩnh hằng và phổ quát, trong đó nói rằng bài 
thuyết pháp của đức Phật lịch sử trên núi Linh Thứu không chỉ giới hạn tại một thời khắc lịch sử, mà 
nó vượt ra ngoài khái nệm về thời gian. Từ Vân viết lại lời của đức Phật: "Ta thường ở tại đỉnh Linh 
Thứu," với một niễm tin mãnh liệt. Tuy Từ Vân nghiên cứu và tu tập Phật giáo sâu sắc, nhưng vào 
khoảng cuối đời mình Sư cũng xuất bản những văn bản Thần Đạo nhấn mạnh niềm tin của mình về 
"Mười Điều Giới Luật." Qua đó Sư bày tỏ tính cách của những người theo dân tộc chủ nghĩa luôn xem 
Phật giáo là một "tôn giáo ngoại lai," rằng đạo đức chân chánh là một giá trị phổ biến đã từng tổn tại 
trên đất Nhật ngay trước sự du nhập của Phật giáo. Ngoài ra, vào những năm cuối đời Từ Vân đã cố 
tìm cách dung hòa những phương pháp của Chân Ngôn với Thiền, hai hình thái Phật giáo mà Sư trân 
trọng nhất trong lòng. Vào lúc thị tịch vào năm 1804, Sư đã đào tạo được hàng vài trăm môn sinh, và 


2661 


phong trào "Luật Tông Chánh Pháp" của Sư đã được trên dưới hai mươi lầm chùa hưởng ứng—Even 
more than understanding Zen, ]iun was committed to the universality of Buddhist truth, which went 
beyond sect, beyond place, and beyond time. In some scrolls of callipgraphy, J]iun wrote out several 
times a significant passage from the Lotus Sutra about eternal and universal Buddhahood, proclaiming 
that the historical Buddha did not give his sermon on the "Vulture Mountain” only at a single historical 
momert, but beyond the concept of time. Jiun wrote the words of the Buddha, "I Am Always on the 
Vulture Peak," with great force and conviction. Jiuns practice and studies of Buddhism were far- 
reaching, but he also published writings on Shinto in his later years, continuing to stress his belief in the 
"“Ien Precepts." Thus he was able to show protonationalists who claimed that Buddhism was a "foreign 
relipgion" that correct moral behavior was universal value that had existed in Japan even before the 
advent of Buddhism. Furthermore, in his final years ]iun tried to reconcile the approachs of Shingon 
and Zen, the two forms of Buddhism closest to his heart. By the time of his death in 1804, Jiun had 
1nstructed several hundred pupils, and his Shôbôritsu movement was adopted by more than two dozen 
temple. 


CMXVII.Tử Hồ Lý Tông: Tzu-Hu L¡ Tsung 

1)_ Động Với Chẳng Động Là Cảnh Giới Nào?— Wriggling or Not Wriggling In What Realns? 
Ngày nọ, Tử Hồ (800-880) và một vị Tăng đang làm vườn, một vị Tăng cuốc chặt nhằm một con trùn 
đứt làm đôi, đến hỏi Hòa Thượng Tử Hồ: "Con trùn bị đứt làm hai khúc, đầu nào cũng động, vậy tánh 
Phật nằm ở đầu nào?" Sư nói: "Đừng nghĩ nhắm. Động với chẳng động là cảnh giới nào?" Vị Tăng nài 
nỉ. Sư nói: "Đại đức há chẳng thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng mười phương là hư không bất động 
chỉ là lục đại dấy lên; còn bổn tánh vốn viên dung, vốn là Như Lai Tạng, vốn không sanh không diệt 
vậy." Sau đó, vị Tăng hỏi thêm về sinh mạng của con trùn. Sư không đáp, nắm cào cỏ đập khúc đầu 
con trùn, rồi đập khúc sau, đập khoản giữa, ném vào cỏ, rồi bỏ điỉ—One day, Tzu-hu and a monk were 
out gardening. The monk happened to cut an earth-worm 1nto two pieces with his spade, whereupon he 
asked the master Tzu-hu, “The earth-worm 1s cut Into two pieces and both are still wriggling; in which 
of them 1s the Buddha-nature present?" 'Tzu-hu said, "Have no illusion! Wrigsling or not wrigsling 1n 
what realms?" But the monk 1nsisted, "I cannot help this wrigeling, master." Tzu-hu said, "Dont you 
see in the Surangama Sutra that space 1s Iimmobile in the ten directions; fire and air elements have not 
yet been dispersed; the original nature 1s a perfect harmony among all differences, a Tathagata store, 
which 1s neither born nor dead?" The further asked Tzu-hu concerning the real life of the earth-worm. 
Without answering him, the master took up the rake, first struck the one end of the worm, then the 
other end, and finally the space between the two ends. He then threw down the rake and went away. 


2) Tử Hồ Lý Tông Và Lưu Thiết Ma— T:u-Hu Lỉ Tsung and Liu T'ieh-Mo 

Thiền sư Tử Hồ Lý Tông (800-880) là đệ tử và truyền nhân nối pháp của thiển sư Nam Tuyền Phổ 
Nguyện. Tên của ông xuất hiện trong những lời ca ngợi của Tuyết Đậu về các thí dụ 17 và 96 của 
Bích Nham Lục. Theo truyền thuyết, Tử Hồ đặt một tấm biểu chương trước cửa tu viện do ông lãnh 
đạo với tư cách một trưởng lão. Biểu chương nói: "Chú ý! Một con chó ở trên núi Tử Hồ. Nó ngốn 
đầu, tim và chân người ta. Ai do dự thì sẽ mất thân thể hay cuộc đời ở đây." Tử Hồ còn được biết tới 
vì ông đã bắt một vị nữ thiển sư tên Lưu Thiết Ma, người đã đạt đại giác, phải nếm chiếc gậy đẹp của 
ông. Vị nữ thiển sư nầy bị các giới thiển rất gờm vì lời lẽ cay độc của bà—Tzu-Hu Li Tsung, a disciple 
and dharma successor of Nan-Chuan Pu Yuan. Tzu-hu appears in Master Hsueh-tou's prasie to the 
examples I7 and 96 of the Pi-Yen-Lu. lt 1s said that Tzu-hu Li-tsung had the following warning sign 
placed at the entrance to the monastery of which he was the head monk: "Bewarel Ôn Mount Tzu-hu 
there lives a dog. He eats up people's heads, hearts, and feet. Whoever hesitates or argues here loses 
body and life!" Tzu-hu 1s also known for once having let the profoundly enlightened nun, Liu T'ieh-mo, 
who was feared In the Ch'an circles of the time on account of her sharp tongue, taste the stick. 


2662 


CMXVIII.Tử Thuần Đan Hà: Zhi-Chun Dan-Xia 
1) Mầm Nẩy Trên Cây Khô; Hoa Héo Không Giữ Được! — Blossoms Sprout on a Dead Tree; They 
Wither, UDnsustainable! 

Một vị Tăng hỏi Thiền Sư Đơn Hà Tử Thuần (1064-1117): "Ngưu Đầu khi chưa gặp Tứ Tổ thế nào?" 
Sư đáp: "Cúc vàng vừa nở, ong đua nhau hút mật." Vị Tăng lại hỏi: "Vậ y thì sau khi gặp thì thế nào?" 
Sư đáp: "Mầm nẩy trên cây khô. Hoa héo không giữ được!"——A monk asked, "What was it before Niu- 
tou met the Fourth Ancestor?" Tan-hsia said, "When the golden chrysanthemum blooms, the bees 
contend to grasp 1t." The monk said, "After he saw him, what then?” Tan-hsia said, "Blossoms sprout 
on a dead tree. They wither, unsustainable!" 


2) Tử Thuần Đan Hà: Mọi Sự Đêu Bị Dẹp Bỏ— Everything Is Cast OfƒƑ 

Một hôm, Thiển sư Đơn Hà Tử Thuần thượng đường: “Dừng dừng đúng ngọ còn thiếu nửa, lặng lặng 
canh ba vẫn chửa tròn, sáu cửa chẳng từng biết hơi ấm, lại qua thường ở trước trăng trong.” Sư thượng 
đường thuyết: “Trăng sáng chiếu soi đầm trong bày bóng, nước không có ý thấm trăng, trăng không có 
tâm soi nước, trăng nước cả hai đều quên mới đáng gọi là đoạn. Vì thế nói: Việc lên trời cần phải thổi 
mất, việc thập thành cần phải dẹp mất, ném vàng vang tiếng chẳng cần xoay nhìn. Nếu hay như thế 
mới hiểu nhằm trong dị loại mà đi. Quý vị đến trong ấy lại thấu hiểu chăng? Sư im lặng một lúc lại 
nói: Thường đi chẳng cất nhân gian bước, mang lông đội sừng lẫn đất bùn.”—Dan-Xia entered the hall 
and said, “At high noon 1s still lacks half. In the quiet night 1t 1s still not complete. Households haven't 
known the inimate purpose, always going and coming before the clear moon.” Dan-Xia entered the 
hall said, “The precious moon streams 1s shining light, spreading out vast and clear. The water reflects, 
but does not absorb 1fs essence, nor does the moon rend 1(s shinng mind. When water and moon are 
both forgotten, this may be called cut-off. Therefore, 1t 1s said: Things rIsing to heaven must fall back to 
earth. What ¡is fully completed 1s inevitably lacking. Cast off the desire for reputation and don" look 
back. If you can do this, you can then walk 1n the fantastic diversity. And when you have reached this 
place, have you seen 1t all? After a long pause Dan-Xa said: If you are not devoted to walking among 
people, then you fall into the dirt and mud wearing feathers and horns.” 


3) Tử Thuần Đan Hà: Mở Toát Vũ Trụ— Split Open the Universe 

Một hôm sư Đơn Hà Tử Thuần thượng đường thuyết pháp: “Trong càn khôn giữa vũ trụ, ở trong có 
một hòn ngọc ẩn tại hình sơn. Triệu Pháp Sư nói vậy, chỉ có thể chỉ vào dấu và nói về vết, chứ không 
thể cầm lấy mà chỉ bày cho người. Ngày nay Đơn Hà mở toát vũ trụ đập nát hình núi, cầm lấy mà chỉ 
bày cho mọi người quan sát. Những người có tuệ nhãn có thể thấy được.” Đơn Hà cầm gậy dọng 
xuống sàn nói: “Có thấy không? Cò trắng trên tuyết sắc vẫn khác, Trăng sáng hoa lau chẳng giống 
nhau.”—One day Dan-Xia entered the hall and addressed the monk, saying, “Within the cosmos, 
1nside the universe, at the very center, there 1s a Jewel concealed in form mountain. Dharma master 
Zhao says that you can only point at tracks and speak of traces of this Jewel, and that you cannot hold 1t 
up for others to see. But today I split open the universe, break apart form mountain and hold 1t forth for 
all of you to observe. Those with the eye of wisdom will see 1t.” Dan-X1a hít the floor with his staff and 
said, “Do you see? A white egret stands in the snow, but 1ts color 1s different. It doesn”t resemble the 
clear moon or the water reeds!” 


4)_ Tử Thuần Đan Hà: Ngọc Nữ Đêm Mang Thai!—A Jade Woman Conceives in the Night! 

Một hôm, Thiền sư Đơn Hà Tử Thuần thượng đường, nhắc lại Đức Sơn dạy chúng nói: “Tông ta không 
ngữ cú, không một pháp cho người.” Đức Sơn nói thoại thế ấy, đáng gọi là chỉ biết vào cỏ tìm người, 
bất chợt toàn thân bùn nước. Chín chắn xem ra, chỉ đủ một con mắt. Nếu là Đơn Hà thì không thế. 
Tông ta có ngữ cú đao vàng cắt chẳng mở, sâu xa chỉ huyền diệu, ngọc nữ đêm mang thai—Dan-Xia 


2663 


entered the hall and said, De-Shan spoke as follows: “My doctrine 1s without words and phrases, and 
truthfully, I have no Dharma to 1impart to people.” You can say De-Shan knew how to go Into the ørass 
to save people. But he didn”t soak the whole body in muddy water. If you look carefully you see he has 
Just one eye. But as for me, my doctrine has words and phrases, and a golden kmife can't cut 1t open. It 
1s deep, mysterious, and sublime. A Jade woman conceives 1n the night.” 


5) Tử Thuần Đan Hà: Ngươi Còn ồn Ào Thế Sao, Hãy Đi Đi!— You Are Still Disturbed, Go Away! 
Một lần trên đường vân du, Thiển Sư Chơn Yết Thanh Liễu (1089-1151) gặp thiển sư Đơn Hà Tử 
Thuần. Đơn Hà hỏi sư: “Thế nào là chính mình trước không kiếp?” Sư suy nghĩ để trả lời, thì Đơn Hà 
đã chận lại bảo: “Ngươi còn ồn ào thế sao, hãy đi đi!”—One time on the way of traveling, he met Tan- 
Xa. Tan-Xia asked him: “What 1s the self before the empty eon?” When Xing-L1ao began to answer, 
Tan-Xia stopped hìm and said: “You are disturbed now. Go awayl!” 


CMXIX.Tức Lự: Ngay Lúc Ấy, Chẳng Thấy Có Vật, Chẳng Thấy Có Thân, Cũng Chẳng Biết Có 

Quả Báo!— Tuc Lu: I Din '† See Thỉs Thing, Nor My Own Body, Nor Karmic Retribution! 
Có một lần, đến ngày giải hạ (giải hạ an cư vào rằm tháng bẩy hay rằm tháng tám, vào ngày nầy chư 
Tăng Ni thực hành phép Tự Tứ), Thiển Sư Tức Lự đặt bẫy bắt được một con chim sáo nhỏ, đem về 
dâng cho thây. Thiển sư Thông Thiền lấy làm kinh ngạc bảo: “Ông đã làm Tăng, sao lại phạm tội sát 
sanh? Làm sao có thể tránh khỏi quả báo ngày sau?” Sư thưa: “Con chính khi ấy chẳng thấy có vật 
này, và cũng chẳng thấy có thân con, cũng chẳng biết có quả báo sát sanh, cho nên mới làm thế này.” 
Thông Thiển biết Sư là pháp khí bèn cho vào thất, mật truyền tâm ấn: “Ông nếu dùng đến chỗ đất ấy, 
đầu có tạo tội ngũ nghịch (giết cha, giết mẹ, giết a la hán, làm chẩy máu thân Phật, và phá hoại sự 
hòa hợp Tăng đoàn), thất giá (thất nghịch tội: làm thân Phật chảy máu, thí phụ hay giết cha, thí mẫu 
hay giết mẹ, giết Tăng, thí a xà lê hay giết thầy dạy đạo, phá kiết ma, và thí a la hán), cũng được 
thành Phật.” Có vị Tăng bên cạnh tình cờ nghe được lời này, bèn kêu to bảo rằng: “Khổ thay, dầu có 
việc thế ấy, tôi cũng chẳng nhận.” Thông Thiển lên tiếng bảo: “Trộm! Trộm! Đâu nên để cho loài phi 
nhân gặp cơ hội tốt.” Sư nghe câu này liền lãnh ngộ—Once on the dismissing of the summer retreat 
(on the fifteenth day of the seventh month or the fifteenth day of the eighth month). Tuc Lu set a trap 
and caught a litle ouzel. He brought 1t back and gave it to master Thong Thien. The master was so 
shocked and said, “Youre a monk, why do you commit a sin of killing? How can you avoid the future 
karmnc retribution?” Tuc Lu said, “Master, at that time, I dint see this thing, nor dịd I see my own body, 
nor was I cognizant of karmic retribution for killing. That was why I dịd it.” The master knew that Tuc 
Lu was a vessel of the Dharma, so he summoned him to the abbofs quarters and Intimately transmitted 
the mind seal to him, saying, “Tf you function at this level, even though you commit the five sins (five 
Ørave sins or offenses which cause rebirth in the Avici or hell of interrupted suffering in the deepest 
and most suffering level of hell: parricide or killing one's father, matricide or killing one's mother, 
kiling an arhat, shedding the blood of a Buddha or causing the Buddhas to bleed, and destroying of the 
harmony of the sangha or causing disturbance and disruption of harmony) and the seven heinous 
crimes (the seven rebellion acts or deadly sins: shedding a Buddha's blood, kiling father. killing 
mother, killing a monk, killing a master, subverting or disrupting monks, and killing an Araht), you still 
be able to attain Buddhahood.” ÀA monk who stood nearby, accidentally heard this, cried out loudly, 
“How miserablel Even 1f there were such a thing, I would not take 1t.” Zen master Thong Thien 
shouted, ““Thief! Thief! Dont let the bad man get away with this!” At these words, Tuc bu Iimmediately 
attained awakening. 


2664 


CMXX.Tương Đàm Minh: Sơn Liền Đại Nhạc, Thủy Tiếp Tiêu Tương—Chiang-T'an Ming: The 

Mountain Here Belongs to the Ta-Yueh Range and the Stream Runs Into the Lake Chiao-Chiang 
Thiền sư Minh (2-949) ở Tương Đàm là một trong những đồ đệ của thiển sư Vân Môn vào thế kỷ thứ 
X. Một hôm, có một vị Tăng hỏi: "Phong cảnh của tự viện Tương Đàm thế nào?" Sư đáp: "Núi liền 
Đại Nhạc, nước tiếp Tiêu Tương (sơn liền Đại Nhạc, thủy tiếp Tiêu Tương)." Trong trường hợp này, vị 
Tăng muốn biết đâu là những đặc sắc của Tăng viện nơi thiển sư Minh trú ngụ. Trong Phật giáo nó có 
ý nghĩa là một thái độ tâm linh hay tâm thần đặc sắc mà người ta dùng để đối trị tất cả những kích 
thích. Nhưng nói một cách nghiêm khắc, hành giả tu Thiển không coi nó chỉ như là một thái độ hay 
một xu hướng của tâm, mà là thành phân cốt yếu hơn để thiết lập căn cơ đích thực cho thể tánh của 
mình, nghĩa là một môi trường mà trong đó người ta sống và vận động và có lý do hiện hữu của mình. 
Theo thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập II, môi trường đó, chính yếu được xác định bởi 
chiểu sâu và độ sáng của những trực giác tâm linh của người đó. "Cảnh Tăng viện của bạn ra sao?", 
do đó có nghĩa là "Sở ngộ của bạn về chân lý cứu cánh Phập pháp là gì?" Trong khi những câu hỏi 
"Từ đâu?", "Ở đâu?" hay "Về đâu" được đặt ra cho một vị Tăng tầm sư học đạo, thì những câu hỏi 
nhắc đến chỗ trú ngụ, chỗ ở, khía cạnh hay phong cảnh, được đặt ra cho một bậc thầy không thấy cần 
vân du tìm nơi an nghỉ cuối cùng nữa. Do đó, cả hai loại câu hỏi này, trên thực tế đều giống nhau— 
Zen master Hsiang-tan Ming (Ming of Chiang-tan) was a đisciple of Zen master Yun-men ¡n the tenth 
century. One day, a monk came and asked, "What are the sights of your monastery?” The master 
replied, "The mounfain here belongs to the Ta-yueh range and the stream runs Into the Lake Chiao- 
Chiang (Hsiao-Hsiang)." In this case, the monk wants to know what are the characteristic sights of the 
monastery where Zen master Ming resides. In Buddhism 1t 1s a general characteristic psychic or 
spiritual attitude which a Buddhist assumes towards all stimuli. But, strickly speaking, Zen Buddhists 
do not regard 1t as a mere attitude or tendency of mind but as something more fundamental consfituting 
the very ground of one's being, that 1s to say, a field where a person lives and movyes and has his reason 
Of existence. According to Zen master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, Third Series (p.L10), 
this field 1s essentially determined by the depth and clarity of one's spiritual 1ntuitons. Nhat are the 
siphts of your monastery?' means, therefore, 'What 1s your understanding of the ulimate truth of 
Buddhism?' or "What 1s the ruling principle of your life, whereby you are what you are?' While thus the 
questions, WWhence?” Where? or Whither?' are asked of a monk who comes to a master to be 
enlightened, the questions as to the residence, abode, site, or sights are asked of a master who feels no 
more need now of going on pilgrimage for his final place of rest. These tfwo sefs of questions are, 
therefore, practically the same. 


CMXXI.Tương Ưng Bộ Kinh: The Kindred Sayings 

1) Bài Giảng Về Lửa— Discourse on Fire 

Bài thuyết giảng về lửa của Đức Phật. Theo Kinh Tương Ưng Bộ Kinh, quyển 35, sau khi Đức Phật 
gặp gỡ ba anh em Ca Diếp cùng một ngàn đồ đệ của họ, Đức Phật biết được họ là những vị khổ hạnh 
thờ thần lửa, nên Ngài đã thuyết giảng “Bài Giảng về Lửa” cho họ. “Như vầy tôi nghe, một thuở nọ 
Đức Thế Tôn đang ở tại núi Tượng Đầu Sơn với một ngàn vị tân Tỳ Kheo, nơi đó Ngài bảo các vị Tỳ 
Kheo: 'Này các Tỳ Kheo, tất cả đều đang bốc cháy. Và cái gì đang thiêu đốt? Con mắt, này các Tỳ 
Kheo, đang bốc cháy. Sắc đang bốc cháy. Nhãn thức đang bốc cháy. Nhãn xúc đang bốc cháy: Lạc 
thọ, khổ thọ, hoặc không khổ không lạc phát sanh từ nhãn xúc cũng đang bốc cháy. Do nhân gì mà nó 
đang bốc cháy? Nó bốc cháy vì lửa tham, sân, si, sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu và não. Ta tuyên bố 
như vậy. Tai, mũi lưỡi, thân và ý... đều bốc cháy. Khi quán tưởng như vậy, này các Tỳ Kheo, một vị 
đa văn Thánh đệ tử nhàm chán mắt, hình sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ... VỊ Ấy nhàm chán tai, âm 
thanh, nhĩ thức, nhĩ xúc; nhàm chán lỗ mũi, mùi, tỷ thức, tỷ xúc; nhàm chán lưỡi, vị, thiệt thức, thiệt 
xúc; nhàm chán thân, thân thức, thân xúc; nhàm chán ý, tâm, ý thức, ý xúc và bất cứ cảm thọ nào khởi 
lên. Vì nhàm chán, vị ấy ly tham; vì ly tham vị ấy được giải thoát. Khi vị ấy được giải thoát, có sự hiểu 


2665 


biết khởi lên rằng vị ấy đã được giải thoát. Và vị ấy biết: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những 
việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa.` Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, 
các vị tân Tỳ Kheo hoan hỷ và tín thọ lời Ngài day. Khi Ngài kết thúc bài giảng, tâm của cả ngàn vị 
Tỳ Kheo đều thoát khỏi mọi phiển trược, không còn chấp thủ và tất cả đều đắc quả A La Hán.”— 
According to the Samyutta Nikaya or the Kindred Sayings, volume 35, after the Buddha met the three 
brothers of Kasyapa and therr one thousand followers, the Buddha found out that they belonged to the 
Fire-worshipping Sect, so the Blessed One expounded to them the discourse on fire. “Thus have Ï 
heard, the Blessed One was once sfaying at Gaya Sisa with a thousand Bhiksus. There he addressed 
the Bhiksus: “O Bhiksus, all 1s on fire. And what all 1s on fire? The eye, öo Bhiksus, 1s on fire. Forms are 
on fire. Eye-consciousness 1s on fire. Eye-confact 1s on fire. Feeling, which 1s pleasant or painful, or 
neither pleasant nor painful, arising from eye-confact 1s on fire. With what 1s 1t burning? It 1s burning 
with the fire of lust, the fire of hate, ignorance, bírth, decay, death, sorrow, lamenftation, pain, grIef, 
and despair. So I declare. The ear, the nose, the tongue, the body, the mind... 1s on fire. Seeing thus, o 
Bhiksus, a well-taught Ariyan disciple gets disgusted with the eye, forms, eye-conscIousness, eye- 
confact, feeling... He gets disgusted with the ear, sounds, ear-consciousness, ear-contact;... the nose, 
odours, nose-consciousness, nose-confact;... the body, tactile objects, body-consciousness, body- 
confact;... the mind, mental obJects, mind-consciousness, mind-contact and any feeling that arises. With 
disgust, he gets detached; with detachmert, he 1s liberated. When he 1s liberated, there 1s knowledge 
that he 1s liberated. And he understands thus: “Birth 1s destroyed, the holy life 1s lived, what should be 
done 1s done, there 1s no more of this state again.” After the Buddha expounded the “Discourse on 
Fire,” all the Bhiksus were pleased at his words and welcomed them. When the Buddha concluded his 
sermon, the hearts of the thousand Bhiksus were liberated from defilements, without attachment and 
they all became Arahants. 


2) Tương Ứng Bộ Kinh: Định Căn— Faculty oƒ Concentration 

Theo Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật đã dạy: “Do không có khinh an, nên sống đau khổ. Do tâm đau 
khổ nên không có định tĩnh. Do tâm không định tĩnh, nên các pháp không hiện rõ.” Định có nghĩa là 
trạng thái thiển định tập trung vào chỉ một vật. Kinh điển Thiển Phật giáo diễn tả về một chuỗi những 
trạng thái, mỗi trạng thái đạt được do thực tập trong tu tập được đặt ra nhằm dẫn tới sự giác ngộ. Sự tu 
tập “định” tự nó không phải là cứu cánh của sự giải thoát. Định chỉ là phương tiện để đạt đến một cái 
gì đó vi diệu hơn, thường được coi là có tầm quan trọng sống còn, đó là tuệ (vipassana). Nói cách 
khác, định là phương tiện để đi đến chánh kiến, chi đâu tiên trong Bát Thánh Đạo. Mặc dù chỉ là 
phương tiện để đạt đến cứu cánh, định cũng đóng một vai trò quan trọng trong Bát Thánh Đạo, nó 
được xem như là sự thanh tịnh tâm, mà sự thanh tịnh tâm nầy được tạo ra nhờ sự lặng yên của năm 
triển cái. Nếu một người còn bị những thọ khổ bức bách, người ấy không thể trông đợi sự định tâm. 
Nghĩa là chừng nào thân tâm chúng ta còn bị khổ sở vì đau đớn, thì không thể nào có được sự định tâm 
đúng nghĩa. Trong thiền, định là sự hoàn toàn chú tâm vào một chủ để thiển quán. Tâm chuyên chú 
vào một cảnh mà không bị tán loạn. Tập trung tinh thần vào một đối tượng duy nhất do từ từ giảm bớt 
hoạt động tinh thần. Trong thiền, định là ý thức phi nhị nguyên, kết hợp được chủ thể và đối tượng của 
sự thể nghiệm; vì vậy chỉ còn có nội dung thể nghiệm mà thôi. Trạng thái ý thức này thường được coi 
là tinh thần chỉ có một tiêu điểm duy nhất; từ nầy có thể đưa tới chỗ hiểu sai vì nó làm cho người ta 
nghĩ rằng sự tập trung được hướng tới một điểm cụ thể một cách tự nguyện. Tuy nhiên, 'định' không 
phải là tập trung tại một điểm, và tinh thần không phải được hướng từ chỗ này hay chủ thể đến chỗ kia 
hay đối tượng, như trong một sơ đồ nhị nguyên. Đối với hành giả tu thiển, tự mình có thể bước vào 
trạng thái định là điều kiện cần thiết của tĩnh tâm. Định là gốc rễ của mọi “đức.” Định căn là một cái 
tâm xác định. Một khi ta có lòng tin tôn giáo, chúng ta không bao giờ bị xao động vì bất cứ điều gì, dù 
thế nào đi nữa. Ta kiên nhẫn chịu đựng mọi sự ngược đãi và dụ dỗ, và ta vẫn mãi tin vào chỉ một tôn 
giáo mà thôi. Ta phải duy trì mãi sự quả quyết vững chắc như thế mà không bao giờ nản chí. Nếu 


2666 


chúng ta không có một thái độ tâm thức như thế thì chúng ta không thể được gọi là những con người 
với niềm tin tôn giáo —According to the Samyutta Nikaya, the Buddha taught: “The mind of him who 
suffers 1s not concentrated.” Meditative absorption means a state of meditative concentrafion on a 
single obJect. Buddhist meditation literature describes a series of such states, each of which 1s attained 
through cultivation of practices designed to lead to 1ts actualization. The development of concentrative 
calmness 1tself 1s never an end of the deliverance. It 1s only a means to something more sublime which 
1S Of vital importance, namely insight (vipassana). In other words, a means to the gaining of Right 
Understanding, the first factor of the Eightfold Noble Path. Though only a means to an end, 1t plays an 
1mportant role in the Eightfold Noble Path. li 1s also known as the purity of mind (citta-visuddhi), whích 
1S brought about by stilling the hindrances. Á person who 1s oppressed with painful feeling can not 
expect the purity of mind, nor concentrative calm. It 1s to say that so long as a man”s body or mind 1s 
afflicted with pain, no concenftrative calm can be achieved. In Zen, samadhi means perfect absorption 
of thought 1nto the one obJect of meditation. Abstract meditation, the mind fixed in one direction, or 
field. Collectedness of the mind on a single obJect through calming of mental activity. In Zen, samadhi 
1s a non-dualistic state of consciousness in which the consciousness of the experiencing obJect becomes 
one with the experienced obJect, thus, 1s only experiential content. This state of consciousness 1s offen 
referred to as 'one-pointedness of mind; this expression, however, 1s misleading because 1t calls up the 
1mage of 'concenfration' on one point on which the mind 1s directed. However, samadhi 1s neither a 
Straining concenfration on one point, nor 1s the mind directed from here to there (from subject to 
obJect), which would be a dualistic mode of experlence. For Zen practitioners, the ability to attain the 
state of samadhi 1s a precondition for absorption. In Buddhism, sense of medifation, or visionary 
meditation means the samadhi faculty or virtue of concenfration. Meditation as the root of all virtue. 
The sense of meditation implies a determined mind. Once we have faith in a religion, we are never 
agitated by anything, whatever may happen. We bear patiently all persecution and temptation, and we 
confinue to believe only in one religion. We must constantly maintain such firm determination, never 
becoming discouraged. We cannot be said to be real people with a religilous faith unless we have such 
a menfal attitude. 


3) Tương Ưng Bộ Kinh: Lợi Ích Cho Tự Ngã— The Dharma Exposition Applicable to Oneself 

Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Veludvara, Đức Phật đã dạy về Pháp Môn Đưa Đến Bảy Điều Lợi 
Ích Cho Tự Ngã. Vị nào thành tựu bảy điều lợi ích này, nếu muốn có thể tuyên bố: “Ta đã đoạn tận 
địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loại bàng sanh, đoạn tận cõi ngạ quỷ, đoạn tận các ác sanh, ác thú, 
đọa xứ, được các bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị điểm ố, không bị 
uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ. Vị nầy đã đạt quả “Dị Lưu.” 
Nói về Thân Hành Thanh Tịnh có ba: Thứ nhất, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Ta muốn sống, 
không muốn chết; muốn lạc, không muốn khổ. Nếu có ai đến đoạt mạng sống của ta, một người muốn 
sống, không muốn chết, muốn lạc, không muốn khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý 
đối với ta. Nhưng nếu ta đoạt mạng sống của một người muốn sống sống, không muốn chết, muốn lạc, 
không muốn khổ, như vậy cũng là một việc không khả ái, không khả ý đối với người ấy. Một pháp 
không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, không khả ý cho người khác. Và 
một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao lại đem cột pháp ấy cho một người khác?” 
Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, nói lời tán thán từ bỏ 
sát sanh. Như vậy về thân hành, vị ấy hoàn toàn thanh tịnh. Thứ nhì, vị Thánh đệ tử suy tư như sau: 
“Nếu có ai lấy của không cho của ta, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý 
cho ta. Nhưng nếu ta lấy của không cho của người khác, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc không 
khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng 
không khả ái và không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời 
sao lại đem cột pháp ấy cho người khác?” Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ lấy của không cho, khuyến 


2667 


khích người khác từ bỏ lấy của không cho, nói lời tán thán từ bỏ lấy của không cho. Như vậy về thân 
hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Thứ ba vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Nếu ai có tà hạnh với 
vợ của ta, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta có tà hạnh với vợ của 
người khác, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, 
không khả ý cho ta, thời pháp này không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không 
khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho người khác?” Do suy tư như vậy, vị Ấy 
tự mình từ bỏ tà hạnh trong các dục, khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, nói lời tán 
thán từ bỏ tà hạnh trong các dục. Như vậy về thân, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Nói vê Khẩu Hành 
Thanh Tịnh có bốn: Thứ nhất, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Nếu có ai làm tổn hại lợi ích của ta 
với lời nói láo, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng làm tổn hại 
lợi ích của người khác với lời nói láo, như vậy cũng là một việc không khả ái, không khả ý cho người 
ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp này không khả ái, không khả ý cho 
người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao lại đem cột pháp ấy cho 
người khác?” Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình bỏ nói láo, khuyến khích người khác từ bỏ nói láo, nói 
lời tán thán từ bỏ nói láo. Như vậy về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Thứ nhì, vị Thánh 
đệ tử suy tư như vầy: “Nếu có ai chia rế bạn bè ta bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc không 
khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta chia rẽ bạn bè người khác bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là 
một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy...”. Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ nói hai 
lưỡi, khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi, nói lời tán thán từ bỏ nói hai lưỡi. Như vậy, về khẩu 
hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Thứ ba, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như vầy: “Nếu có ai đối xử với 
ta bằng thô ác ngữ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng đối xử 
với người khác bằng thô ác ngữ, như vậy cũng là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. 
Và một pháp không khả ái... đem cột pháp ấy vào cho một người khác?” Do suy tư như vậy, tự Ấy tự 
mình từ bỏ thô ác ngữ, khuyến khích người khác từ bỏ thô ác ngữ, nói lời tán thán từ bỏ thô ác ngữ. 
Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh. Thứ tư, vị Thánh đệ tử suy tư như vầy: “Nếu 
có ai đối xử với ta bằng lời tạp ngữ phù phiếm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. 
Nhưng nếu ta cũng đối xử với người khác lời tạp ngữ phù phiếm, như vậy là một việc không khả ái, 
không khả ý cho người ấy. Và một pháp không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không 
khả ái, không khả ý cho người khác... đem cột pháp ấy cho người khác?” Do suy tư như vậy, vị ấy tự 
mình từ bỏ lời nói phù phiếm, khuyến khích người khác từ bỏ lời nói phù phiếm, tán thán từ bỏ lời nói 
phù phiếm. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh—According to The Connected 
Discourses of the Buddha, Chapter Veludvara, the Buddha taught about the Dharma exposition 
applicable to oneself. Those who possess these below menfioned good qualities. Speaking of Purified 
bodily conduct, there are three kinds of conduct: First, a noble disciple reflects thus: “I am one who 
wishes fo live, who does not wish to die; [ desire happiness and am averse to suffering. Since I am one 
who wish to live, who do not wish to die; 1Ÿ someone were to take my life, that would not be pleasing 
and agreeable to me. Now 1ƒ Ï were to take the life of another, of one who wishes to live, who does not 
wiIsh to die, who desires happiness and 1s averse to suffering; that would not be pleasing and agreeable 
to the other either. What 1s displeasing and disagreeable to me 1s displeasing and disagreeable to other 
too. How can I inflict upon another what 1s displeasing and disagreeable to me?” Having reflected thus, 
he himself abstains from the destruction of life, exhorts others to abstain from the destruction of life, 
and speaks In praise of abstinence from destruction of life. Thus this bodily conduct of his 1s purified. 
Second, a noble disciple reflects thus: “If someone were to take from me what I have not given, that 1s, 
to commit theft, that would not be pleasing and agreeable to me. Now 1f I were to take from another 
what he has not given, that 1s, to commit theft, that would not be pleasing and agreeable to the other 
either. What 1s displeasing and disagreeable to me displeasing and disagreeable to me 1s displeasing 
and disagreeable to the other too. How can I inflict upon another what 1s displeasing and disagreable to 
me?” Having reflected thus, he 1mself abstains from taking what 1s not gIven, exhorts others to abstain 


2668 


from taking what 1s not given. Thus this bodily conduct of his 1s purified. Third, a noble disciple reflects 
thus: “Hf someone were to commit adultery with my wife, that would not be pleasing and agreeable to 
me. Now If I were to commit adultery with the wives of another, that would not be pleasing and 
agreeable to the other either. What 1s displeasing and disageable to me 1s displeasing and disagreeable 
to the other too. How can I inflict upon another what 1s displeasing and disagreeable to me?” Having 
reflected thus, he himself abstains from sexual misconduct, exhorts others to abstain from sexual 
misconduct. Thus this bodily conduct of his 1s purified. Speaking of Purified verbal conduct, there are 
four kinds of conduct: First, a noble disciple reflects thus: “IÝ someone were to damage my welfare 
with false speech, that would not be pleasing and agreeable to me. Now 1f I were to damage the 
welfare of another with false speech, that would not be pleasing and agreeable to the other either. 
What 1s displeasing and disagreeable to me 1s displeasing and disagreeable to the other too. How can Ï 
inflict upon another what 1s displeasing and disagreeable to me?” Having reflected thus, he himself 
abstains from false speech, exhorts others to abstain from false speech, and speaks in praise of 
abstinence from false speech. Thus this verbal conduct of his 1s purified. Second, a noble disciple 
reflects thus: “If someone were to divide me from my friends by divisive speech, that would not be 
pleasing and agreeable to me. Now 1f Ï were to divide another from his friends by divisive speech, that 
would not be pleasing and agreeable to the other either...” Thus this verbal conduct of his 1s purified. 
Thrrd, a noble disciple reflects thus: “IÝ someone were to address me with some harsh speech, that 
would not be pleasing and agreeable to me. Now 1f I were to address another with harsh speech, that 
would not be pleasing and agreeable to the other either...” Thus this verbal conduct 1s purified. Fourth, 
a noble disciple reflects thus: “If someone were to address me with frivolous speech and idle chatter, 
that would not be pleasing and agreeable to me. Now 1f I were to address another with frivolous 
speech and idle chatter, that would not be pleasing and agreeable to the other either. What 1s 
displeasing and disagreeable to me 1s displeasing and disagreeable to the other too. How_ can I Inflict 
upon another what 1s displeasing and disagreeable to me?” Having reflected thus, he himself abstains 
from i1dle chatter, exhorts others to abstain from idle chatter, and speak 1n praise of abstinence from 
1dle chatter. Thus this verbal conduct of his 1s purified. 


4)_ Tương Ứng Bộ Kinh: Mọi Thứ Đang Bốc Cháy—AII Is on Fire 

Theo Kinh Tương Ưng Bộ Kinh, quyển 35, sau khi Đức Phật gặp gỡ ba anh em Ca Diếp cùng một ngàn 
đồ đệ của họ, Đức Phật biết được họ là những vị khổ hạnh thờ thần lửa, nên Ngài đã thuyết giảng 
“Bài Giảng về Lửa” cho họ. “Như vây tôi nghe, một thuở nọ Đức Thế Tôn đang ở tại núi Tượng Đầu 
Sơn với một ngàn vị tân Tỳ Kheo, nơi đó Ngài bảo các vị Tỳ Kheo: “Này các Tỳ Kheo, tất cả đều 
đang bốc cháy. Và cái gì đang thiêu đốt? Con mắt, này các Tỳ Kheo, đang bốc cháy. Sắc đang bốc 
cháy. Nhãn thức đang bốc cháy. Nhãn xúc đang bốc cháy: Lạc thọ, khổ thọ, hoặc không khổ không lạc 
phát sanh từ nhãn xúc cũng đang bốc cháy. Do nhân gì mà nó đang bốc cháy? Nó bốc cháy vì lửa 
tham, sân, si, sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu và não. Ta tuyên bố như vậy. Tai, mũi lưỡi, thân và ý... 
đều bốc cháy. Khi quán tưởng như vậy, này các Tỳ Kheo, một vị đa văn Thánh đệ tử nhàm chán mắt, 
hình sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ... Vị ấy nhàm chán tai, âm thanh, nhĩ thức, nhĩ xúc; nhàm chán 
lỗ mũi, mùi, tỷ thức, tỷ xúc; nhàm chán lưỡi, vị, thiệt thức, thiệt xúc; nhàm chán thân, thân thức, thân 
xúc; nhàm chán ý, tâm, ý thức, ý xúc và bất cứ cảm thọ nào khởi lên. Vì nhàm chán, vị ấy ly tham; vì 
ly tham vị ấy được giải thoát. Khi vị ấy được giải thoát, có sự hiểu biết khởi lên rằng vị ấy đã được 
giải thoát. Và vị ấy biết: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không 
còn trở lại trạng thái này nữa.` Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tân Tỳ Kheo hoan hỷ và tín 
thọ lời Ngài day. Khi Ngài kết thúc bài giảng, tâm của cả ngàn vị Tỳ Kheo đều thoát khỏi mọi phiền 
trược, không còn chấp thủ và tất cả đều đắc quả A La Hán.”——According to the Samyutta NÑikaya or 
the Kindred Sayings, volume 35, after the Buddha met the three brothers of Kasyapa and their one 
thousand followers, the Buddha found out that they belonged to the Fire-worshipping Sect, so the 


2669 


Blessed One expounded to them the discourse on fire. “Thus have I heard, the Blessed One was once 
sfaying at Gaya Sisa with a thousand Bhiksus. There he addressed the Bhiksus: “O Bhiksus, all 1s on 
fire. And what all 1s on fire? The eye, o Bhiksus, 1s on fire. Forms are on fire. Eye-consciousness 1s on 
fire. Eye-contact 1s on fire. Feeling, which 1s pleasant or painful, or neither pleasant nor painful, arising 
from eye-confact 1s on fire. With what 1s 1t burning? It 1s burning with the fire of lust, the fire of hate, 
1gnorance, birth, decay, death, sorrow, lamenfation, pain, grief, and despair. So I declare. The ear, the 
nose, the tongue, the body, the mind... 1s on fire. Seeing thus, o Bhiksus, a well-taught Ariyan disciple 
gets disgusted with the eye, forms, eye-consciousness, eye-contact, feeling... He gets disgusted with 
the ear, sounds, ear-conscIousness, ear-contact;... the nose, odOUrS, ñOS€-cOnSCIOUuSness, nose-confact;... 
the body, tactle obJects, body-consciousness, body-contact;.. the mind, mental objects, mind- 
consciousness, mind-contact and any feeling that arlses. With disgust, he gets detached; with 
detachment, he 1s liberated. When he ¡1s liberated, there 1s knowledge that he 1s liberated. And he 
understands thus: “Birth 1s destroyed, the holy life 1s lived, what should be done 1s done, there 1s no 
more of this state again.” After the Buddha expounded the “Discourse on Fire,” all the Bhiksus were 
pleased at his words and welcomed them. When the Buddha concluded his sermon, the hearts of the 
thousand Bhiksus were liberated from defilements, without attachment and they all became Arahants. 


5) Tương Ưng Bộ: Pháp Duyên Khởi — The Environmental Cause oƒ All Phenomena 

Duyên khởi của mọi hiện tượng. Mọi vật đều tùy thuộc vào vật khác, do đó một trong tất cả và tất cả 
trong một. Pháp Duyên Khởi là hệ quả tất yếu đối với Thánh đế thứ hai và thứ ba trong Tứ Thánh Đế, 
và không thể, như một số người có khuynh hướng cho rằng đây là một sự thêm thắt sau nầy vào lời 
dạy của Đức Phật. Giáo lý duyên khởi nầy luôn luôn được giải thích bằng những từ ngữ hết sức thực 
tiễn, nhưng nó không phải là lời dạy chỉ có tính giáo điều, mặc dù thoạt nhìn có vẻ như vậy, do tính 
chất ngắn gọn của các lời giải thích. Những ai từng quen thuộc với Tam Tạng Kinh Điển đều hiểu 
rằng Giáo Lý Duyên Khởi nầy được thiết lập trên cơ sở làm rõ nét những nguyên tắc căn bản của trí 
tuệ. Trong lời dạy về tánh duyên khởi của vạn hữu trong thế gian, người ta có thể nhận ra quan điểm 
của Đức Phật về cuộc đời. Tính duyên khởi nầy diễn tiến liên tục, không bị gián đoạn và không bị 
kiểm soát bởi bất cứ loại tự tác hay tha tác nào cả. Tuy nhiên, cũng không thể gán cho giáo lý Duyên 
Khởi nầy là quyết định thuyết hay định mệnh thuyết, bởi vì trong giáo lý nây cả hai môi trường vật lý 
và quan hệ nhân quả của cá nhân vận hành cùng nhau. Thế giới vật lý ảnh hưởng đến tâm của con 
người, và tâm của con người ngược lại cũng ảnh hưởng đến thế giới vật lý, hiển nhiên ở mức độ cao 
hơn, vì theo Kinh Tương Ưng Bộ, như Đức Phật nói: “Thế gian bị dẫn dắt bởi tâm.” Nếu chúng ta 
không hiểu ý nghĩa chính xác của Pháp Duyên Khởi và sự ứng dụng của nó trong cuộc sống, chúng ta 
sẽ lầm lẫn cho đó là một quy luật nhân quả có tính máy móc hoặc thậm chí nghĩ rằng đó chỉ là một sự 
khởi sanh đồng thời, một nguyên nhân đầu tiên của các pháp hữu tình cũng như vô tình. Vì hoàn toàn 
không có một sự khởi nguồn nào từ không mà có trong lời dạy của Đức Phật. Pháp Duyên Khởi cho 
thấy tính không thể có được của nguyên nhân đầu tiên nầy. Nguồn gốc đầu tiên của sự sống, dòng đời 
của các chúng sanh là điều không thể quan niệm được, và như Đức Phật nói trong Kinh Tương Ưng 
Bộ: “Những suy đoán và ý niệm liên quan đến thế gian có thể đưa đến sự rối loạn về tâm trí. Vô thỉ, 
này các Tỳ Kheo, là sự luân hồi. Điểm bắt đầu cũng không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh 
che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi.” Thật vậy, rất khó có thể hình dung được về 
một điểm khởi đầu, không ai có thể phăng ra cùng tột nguồn gốc của bất cứ điều gì, ngay một hạt cát, 
huống là con người. Truy tìm khởi điểm đầu tiên trong một quá khứ vô thỉ thật là một việc làm vô ích 
và vô nghĩa. Đời sống không phải là một cái gì đồng nhất, nó là một sự trở thành. Đó là một dòng biến 
dịch của các hiện tượng tâm-sinh lý—The environmenfal cause of all phenomena. Everything is being 
dependent on everything else; therefore, one 1s ¡in all and all is in one. Dependent Arising 1s an 
essential corollary to the second and third of the Four Noble Truths, and 1s not, as some are 1nclined to 
think, a later addition to the teaching of the Buddha. This Dependent Arising, this doctrinne of 


2670 


conditionality, 1s often explained severely practical terms, but 1t 1s not a mere pragmatical teaching, 
thouph 1t may appear to be so, owing to the shortness of the explanations. Those conversant with the 
Buddhist Canon know that in the doctrine of Dependent Arising 1s found that which brings out the basic 
pnciples of knowledge and wisdom 1n the Dhamma. In this teaching of the conditionality of 
everything in the world, can be realized the essence of the Buddha's outlook on life. This 
conditionality goes on uninterrupted and unconfrolled by self-agency or external agency of any sort. 
The doctrine of conditionality can not be labelled as determinism, because 1n this teaching both the 
physical environment and the moral causation (psychological causation) of the individual functon 
together. The physical world influences man”s mind, and mind, on the other hand, influences the 
physical world, obviously 1n a higher degree, for as the Buddha taught in the Samyutta-Nikaya: “The 
world 1s led by the mind.” If we fail to understand the real significance and application to life of the 
Dependent Arising, we mistake 1t for a mechanmical law of casuality or even a simple simultaneous 
arising, a first beginning of all things, animate and inanimate. As there 1s no originafion out of nothing 
in Buddhist thought, Dependent Arising shows the impossibility of a first cause. The first beginning of 
existence, of the life stream of living beings 1s inconceivable and as the Buddha says in the Samyutta- 
NÑikaya: “Notions and speculations concerning the world may lead to mental derangement. O Monks! 
This wheel of existence, this cycle of continuify 1s without a visible end, and the first beginning of 
beings wandering and hurrying round, wrapt In ignorance and fettered by craving 1s not to be 
perceived.” In fact, 1t 1s Impossible to conceive of a first beginning. None can trace the ulimate origin 
of anything, not even of a grain of sand, let alone of human beings. It 1s useless and meaningless to 
seek a beginning 1n a beginningless past. Life 1s not an identity, 1t 1s a becoming. It 1s a flux of 
physiological and psychological changes. 


CMXXII.Tường Quan Chiếu Khoan: Bốn Bậc Hành Giả— Tuong Quan Chieu Khoan: Four Classes 
0ƒ Culfivators 
Thiển Sư Tường Quang Chiếu Khoan (1741-1830), người Việt Nam, quê ở Hà Nội. Lúc thiếu thời, 
ngài xuất gia với Hòa Thượng Kim Liên ở chùa Vân Trai. Ngày ngày ngài dụng công tu hành khổ 
hạnh. Ngài lấy Lục độ làm tiêu chuẩn tu hành cho chư Tăng Ni. Ngài khuyến tấn Tăng Ni giảng kinh 
nói pháp và bố thí độ đời, nhưng điều quan trọng nhất đối với ngài là hành giả nên tu tập pháp vô vi. 
Hầu hết cuộc đời ngài hoằng pháp tại miền Bắc Việt Nam. Ngài thị tịch năm 1830, thọ 70 tuổi. Ngài 
thường nhắc nhở đệ tử về bốn bậc của một người tu. Bậc £hứ nhất là những người tu pháp vô vi. Tất cả 
vô vi pháp là phi vật chất nên không thể nắm bắt được. Pháp thân mà Phật sở chứng là vĩnh hằng, 
không chịu chi phối bởi luật nhân quả hay xa la mọi nhân duyên tạo tác. Vô vi là pháp xa lìa nhân 
duyên tạo tác hay không còn chịu ảnh hưởng của nhân duyên. Pháp thường hằng, không thay đổi, vượt 
thời gian và siêu việt. Lý do mà Thiền sư Tường Quang nói rằng tu pháp “vô vi` được xem là bậc nhất 
vì vô vi là sự tạo tác không có nhân duyên. Pháp không nhờ hành động của thân khẩu ý. Bất cứ pháp 
nào không sanh, không diệt, không trụ và không biến đổi là pháp vô vi. Nói cách khác, pháp nào 
không bị qui định, không thành hình, tất cả những gì nằm bên ngoài sự tổn tại, sanh trụ đị diệt là pháp 
vô vi. Và quan trọng hơn hết là Niết Bàn và hư không được xem như là Vô Vi Pháp. Trạng thái vô vi 
trong Phật giáo chưa từng có ai cố gắng thiết lập bằng lý luận vì nó chỉ được thể hiện bằng kinh 
nghiệm chứ không thể tranh luận được. Trạng thái nây được thiết lập theo đó đôi mắt của hành giả mở 
ra ngay khi mình đạt đến trạng thái tĩnh thức sâu lắng cho phép tâm mình bình thản trước mọi pháp 
hữu vi, mà tư tưởng mình không còn hướng về bất cứ thứ gì có thể được coi như hiện tượng hữu vị, 
không trụ trong đó hay không bám, không chấp vào đó; tư tưởng mình lúc nào cũng rời bỏ nó, như giọt 
nước rơi khỏi lá sen. Bất cứ đối tượng nào dầu chỉ là dấu hiệu hay sự việc đang xãy ra đều được xem 
như là chướng ngại trong tu tập. Bậc £hứ nhì là những người có phước huệ đầy đủ. Phước đức là những 
cách thực hành khác nhau trong tu tập cho Phật tử, như thực hành bố thí, ¡n kinh ấn tống, xây chùa 
dựng tháp, trì trai giữ giới, vân vân. Hành giả chân thuần nên luôn nhớ rằng “Phước phải từ nơi chính 


2671 


mình mà cầu. Nếu mình biết tu phước thì có phước, nếu biết tu huệ thì có huệ. Tuy nhiên, phước huệ 
song tu thì vẫn tốt hơn. Tu phước là phải hướng về bên trong mà tu, tu nơi chính mình. Nếu mình làm 
việc thiện là mình có phước. Ngược lại, nếu mình làm việc ác là mình không có phước, thế thôi. Người 
tu Phật phải hướng về nơi chính mình mà tu, chứ đừng hướng ngoại cầu hình. Cổ đức có dạy: “Họa 
Phước vô môn, duy nhân tự chiêu,” hay “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất,” nghĩa là họa 
phước không có cửa ra vào, chỉ do tự mình chuốc lấy. Con người gặp phải đủ thứ tai họa, hoạn nạn là 
do ăn nói bậy bạ mà ra. Chúng ta có thể nhất thời khoái khẩu với những món ngon vật lạ như bò, gà, 
đồ biển, vân vân, nhưng về lâu về sau nầy chính những thực phẩm nây có thể gây nên những căn bệnh 
chết người vì trong thịt động vật có chứa rất nhiều độc tố qua thức ăn tẩm hóa chất để nuôi chúng mau 
lớn. Tuy nhiên, hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng trong nhà Thiền, một việc làm được coi như hoàn 
toàn thanh tịnh khi nó được làm hoàn toàn không phải với ý được thưởng công, dù là trần tục hay 
thiên công. Việc làm nầy được gọi là “việc làm không cầu phước°. Do bởi không cầu phước, mà việc 
làm nầy được phước vô kể, công đức vô tận. Một việc làm lớn, không nhất thiết phải là việc vĩ đại. 
Cái quan trọng ở đây là lý do thúc đẩy việc làm chứ không phải tầm mức lớn nhỏ của việc làm đó. 
Nếu sự thúc đẩy thanh tịnh, thì việc làm thanh tịnh; còn nếu sự thúc đẩy bất tịnh, thì dầu cho việc có 
lớn thế mấy, vẫn là bất tịnh. Có lẽ đây là lý do tại sao, khi Lương Võ Đế hỏi tổ Bồ Để Đạt Ma xem 
coi ông được bao nhiêu công đức khi xiển dương Phật giáo trên một bình diện rộng lớn, và tổ lại trả lời 
“Không có công đức gì cả.` Nói về tu huệ thì Lục Tổ đã dạy: 'Đất tâm không bệnh là giới của tự tánh, 
đất tâm không loạn là định của tự tánh, đất tâm không lỗi là huệ của tự tánh.' Theo Phật giáo, giới là 
quy luật giúp chúng ta đề phòng phạm tội. Khi không sai phạm giới luật, tâm trí chúng ta đủ thanh tịnh 
để tu tập thiển định ở bước kế tiếp hầu đạt được định lực. Trí tuệ là kết quả của việc tu tập giới và 
định. Nếu bạn muốn đọan trừ tam độc tham lam, sân hận và si mê, bạn không có con đường nào khác 
hơn là phải tu giới và định hầu đạt được trí tuệ ba la mật. Với trí huệ ba la mật, bạn có thể tiêu diệt 
những tên trộm nây và chấm dứt khổ đau phiền não. Huệ giúp loại trừ ảo vọng để đạt được chân lý. 
Nói cách khác, Huệ hay Bát Nhã là năng lực thâm nhập vào bản tánh của tự thể và đồng thời nó cũng 
là chân lý được cảm nghiệm theo cách trực giác. Bậc hứ ba là những người làm thiện tránh ác. Xưa 
nay chúng ta tạo nghiệp thiện ác lẫn lộn, không rõ ràng. Vì vậy mà có lúc chúng ta sanh tâm lành, lúc 
lại khởi niệm ác. Khi niệm thiện khởi lên thì tâm niệm “Không làm điều ác chỉ làm điều lành,” nhưng 
khi niệm ác khởi lên thì chúng ta hăng hái nghĩ đến việc “làm tất cả điều ác, không làm điều lành.” Vì 
từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta đã tạo nghiệp lẫn lộn giữa thiện và ác như vậy cho nên hôm nay 
làm việc thiện song ngày mai lại khởi tâm làm ác, rồi ngày kia lại khởi tâm làm việc chẳng thiện 
chẳng ác. Người con Phật chân thuần phải hết sức cẩn trọng trong mọi tác động từ đi, đứng, nằm, ngồi. 
Lúc nào mình cũng phải có ý niệm thanh tịnh, quang minh, chứ không khởi niệm bất tịnh, ô nhiễm. 
Bất thiện pháp là điều ác hay điều bất thiện, hay điều không lành mạnh (là cội rễ bất thiện) theo sau 
bởi tham sân si và những hậu quả khổ đau về sau. Trên thế gian nầy có hai loại nhận: một là nhân 
thiện, hai là nhân ác. Khi mình trồng nhân thiện thì mình gặt quả thiện, khi mình trồng nhân ác thì 
đương nhiên mình phải gặt quả ác. Theo Thanh Tịnh Đạo, bất thiện nghiệp là những việc làm bất 
thiện và là con đường dẫn đến ác đạo. Tâm bất thiện tạo ra những tư tưởng bất thiện (hận, thù, tổn hại 
và tà kiến, vân vân), cũng như những hành động gây ra khổ đau loạn động. Tâm bất thiện sẽ hủy diệt 
sự an lạc và thanh tịnh bên trong. Theo Phật giáo, nếu chúng ta trồng nhân ác thì tương lai chúng ta sẽ 
gặt quả xấu. Những ai tạo ra oan nghiệt, phạm đủ thứ lỗi lầm thì tương lai sẽ thọ lãnh quả báo của địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Tóm lại, làm điều thiện thì được thăng hoa, còn làm điều ác sẽ bị 
đọa vào ác đạo. Mọi thứ đều do mình tự tạo, tự mình làm chủ lấy mình, chứ đừng ÿ lại vào ai khác. 
Bất thiiện còn là hành vi trái đạo lý (sẽ chuốc lấy khổ báo trong hiện tại và tương lai). Điều bất thiện 
hay độc ác là tìm cách làm hại người khác. Độc ác bao gồm việc rắp tâm trả đũa người đã làm điều 
sai trái đối với chúng ta, tìm cách làm cho người khác bị dày vò trong đau khổ hay làm cho người khác 
bị rơi vào tình cảnh thẹn thùa khó xử. Từ thời khởi thủy, tư tưởng Phật giáo đã tranh luận rằng những 
hành động vô luân là kết quả của vô minh, khiến cho chúng sanh tham dự vào các hành động dẫn đến 


2672 


những hậu quả xấu cho họ. Vì vậy điều ác trong Phật giáo chỉ là vấn để thứ yếu, sẽ bị triệt tiêu khi 
khắc phục được vô minh. Vì vậy định nghĩa của tội lỗi và xấu ác theo giáo điển: những hành động xấu 
ác là những hành động đưa đến khổ đau và hậu quả được nhận biết như là nỗi đau đớn cho chúng sanh 
kinh qua. Theo Phật giáo, những hiện tượng xấu ác được dùng để chỉ những hiện tượng siêu nhiên do 
kết quả của thiền tập, như thần thông, và những năng lực ảo thuật khác, cũng như những ảo giác. 
Chúng là những thứ làm cho hành giả mất tập trung, nên hành giả được dạy là nên càng phớt lờ chúng 
nhiều chừng nào càng tốt chứng ấy để chỉ lo tập trung vào thiển tập mà thôi. Đây là những trở ngại 
cho việc tu tập thân và tâm. Vài bình luận gia Phật giáo cũng thêm vào khuynh hướng thứ 3, đó là 
“khẩu.” Người ta nói những khuynh hướng xấu ác này được gây nên bởi nghiệp chướng hay những 
hành hoạt trong quá khứ, và những dấu tích vi tế vẫn còn tổn đọng sau khi phiền não đã được đoạn 
tận. Một thí dụ thường được đưa ra là một vị A La Hán, người đã đoạn tận phiển não, thấy được tâm 
vương ý mã đang chạy nhảy và làm ổn áo như một con khỉ, nhưng sâu trong tâm thức, những dấu vết 
vi tế vẫn còn tôn đọng. Theo Phật giáo, người ác là người chối bỏ luật Nhân quả (thà khởi lên ngã 
kiến như núi Tu Di, chứ đừng khởi lên ác thủ không, hay phủ nhận lý nhân quả, cho rằng cái nầy cái 
kia đều là không). Vì thế Đức Phật khuyên chúng ta không nên làm bạn với kẻ ác, mà chỉ thân thiện 
với bạn lành. Ngài nêu rõ rằng, nếu chúng ta muốn sống, chúng ta phải tránh ác như tránh thuốc độc, 
vì một bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc mà không có hại gì. Pháp của bậc Thiện không 
mất, nhưng đi theo người làm lành đến chỗ các hạnh lành dẫn dắt đến. Các hạnh lành đón chào người 
làm lành khi đi về từ thế giới này qua thế giới khác, như bà con chào đón người thân yêu từ xa mới về. 
Như vậy, vấn để đặt ra rất rõ ràng và dứt khoát. Ác và thiện đều do mình tạo ra. Ác đưa đến cãi nhau, 
gây hấn và chiến tranh. Còn thiện đưa đến hòa thuận, thân hữu và hòa bình. Bậc /h⁄ tz là những người 
tinh thông Tam Tạng Kinh Điển. Lý do chính là vì nhà Thiển dựa vào thực tập hơn là văn tự sách vở. 
Ngôn thuyết pháp tướng hay giáo lý bằng ngôn từ trái với sự tự chứng. Trong Kinh Lăng Già, Đức 
Phật dạy: “Những ai hiểu rõ sự khác biệt giữa thể chứng và giáo lý, giữa cái biết tự nội và sự giáo 
huấn, đều được tách xa sự điều động của suy diễn hay tưởng tượng suông.” Giáo lý, sự tụng đọc và 
chuyện kể, vân vân. Chính vì thế mà Đức Phật nhấn mạnh vào sự đạt tự nội cái chân lý mà hết thẩy 
các Đức Như Lai trong quá khứ, hiện tại và vị lai thể chứng, chứ không phải là ngữ ngôn văn tự. Cảnh 
giới của Như Lai tạng vốn là A Lại Da Thức thì thuộc về chư Bồ Tát Ma Ha Tát theo đuổi chân lý chứ 
không thuộc các triết gia chấp vào văn tự, học hành và suy diễn suông. Chính vì thế mà Đức Phật dạy: 
“Chính do con người không biết rõ cái bản tánh của các ngôn từ, nên người ta xem ngôn từ là đồng 
nhất với ý nghĩa.” Trong thuật ngữ Thiền của Nhật Bản có từ ngữ “Ichiji-fusetsu” có nghĩa là “không 
nói một lời.” “Ichiji-fusetsu” chỉ sự kiện trong bất cứ lời dạy dỗ nào của Đức Phật, Ngài chẳng bao giờ 
dùng một lời nào để diễn tả hiện thực tối thượng hay bản chất thật của vạn hữu, vì nó thuộc lãnh vực 
không thể nói được (bất khả thuyết). Do hiểu như vậy nên ngay sau khi đạt được toàn giác, Đức Phật 
đã không muốn thuyết giảng những øì mình liễu ngộ. Tuy nhiên, vì thương xót chúng sanh bị trói buộc 
trong luân hồi sanh tử nên Ngài đành chấp nhận đi thuyết giảng. Để làm như vậy, Ngài đã phải tự hạ 
trình độ Đại Giác của mình xuống thành trình độ hiểu biết thông thường. Trong Thiền, tất cả những lời 
chỉ dạy của Đức Phật có nghĩa là “ngón tay chỉ trăng” chỉ với mục đích mang lại cho những ai ao ước 
tu tập con đường dẫn đến giác ngộ và đạt được trí tuệ bát nhã để hiểu được một cách sâu sắc bản chất 
thật của vạn hữu. Theo truyền thuyết Phật giáo thì sự truyền thụ riêng biệt bên ngoài các kinh điển đã 
được bắt đầu ngay từ thời Phật Thích ca với thời thuyết giảng trên đỉnh Linh Thứu. Trước một nhóm 
đông đồ đệ, Phật chỉ giơ cao một bông sen mà không nói một lời nào. Chỉ có đệ tử Đại Ca Diếp bỗng 
đại ngộ, hiểu được ý Phật và mỉm cười. Sau đó Phật đã gọi Maha Ca Diếp, một đệ tử vừa giác ngộ 
của Ngài. Ca Diếp cũng chính là vị trưởng lão đầu tiên của dòng thiên Ấn Độ. Người thực tập thiển 
thường khuyên “bất lập văn tự.” Đây không nhất thiết là để phủ nhận khả năng diễn đạt của văn tự 
mà chỉ để tránh sự nguy hiểm của sự mắc kẹt vào ngôn ngữ mà thôi. Người ta khuyên chúng ta nên 
dùng văn tự một cách khéo léo vì lợi ích của người nghe. Thiển tông muốn phá bỏ tất cả mọi ý niệm 
trong kinh sách, đập vỡ hết tất cả mọi chai lọ, ống và bình để cho ta thấy nước là cái gì không cần hình 


2673 


tướng mà vẫn hiện thực. Thiển tông muốn phác họa ra một điệu múa cho chúng ta nhằm giúp chúng 
ta loại bỏ các khuôn khổ ý niệm trước khi đi vào sự thể nghiệm thực tại, để không tự mãn với chính 
chúng ta bằng những hình ảnh của thực tại. Dưới đây là bài kệ thiển nổi bậc nhất của ngài: 
“Nhất đẳng nhân tu vô vi pháp. 
Nhị đẳng nhân phước huệ song tu. 
Tam đẳng nhân hành thiện trở ác. 
Tứ đẳng tam tạng tỉnh thông.” 
(Người bậc nhất tu pháp vô vi. 
Người bậc nhì phước huệ đầy đủ. 
Người bậc ba làm thiện chừa ác. 
Người bậc tư tam tạng tinh thông). 
Tuong Quang Chieu Khoan, a Vietnamese Zen master from Hanoi. At young age, he left home and 
became a disciple of Most Venerable Kim Liên at Vân Trai Temple in Hanol. Everyday, he focused 
on ascetic practicing. He considered the six paramifas as cultivation standards for monks and nuns. He 
always encouraged monks and nuns to practice dharma preaching and almsgiving to save sentient 
beings, but the most Iimportant thing for him was to practice the teachings of inaction. He spent most of 
his life to expand the Buddha Dharma in North Vietnam. He passed away in 1830, at the age of 70. He 
always reminded his disciples about four classes of cultivators. 7 he firsf class 1s the highest class, or 
people who practice the teachings of inaction. The unconditioned dharmas are Immaterial character of 
the transcendent. The eternal body of Buddha not conditioned by any cause and effect. Anything not 
subJect to cause, condition or dependence. Dharmas which are out of time, eternal, Inactive, 
unchanging, and supra-mundane. The reason Zen master Tuong Quang ranked “cultivation of inaction” 
as number one because uncondiioned dharmas are things that are not being produced or non- 
causative. Whatever dharmas lack production, cessation, abiding, and change are “unconditioned.” In 
other words, “unconditioned, unproduced,” refers to everything that 1s completely beyond conditioned 
existence, beyond arising, dwelling and passing away. And the most important thing 1s that Nirvana 
and space are considered to be unconditioned dharmas. Nobody has ever tried to establish the 
existence of the unconditioned by argumenfation. Ït 1s represented as an indisputable fact to which the 
cultivator”s eyes are open as soon as he has reached a state of deep mindfulness that allows him to be 
even-minded towards everything conditioned. Then his thought no longer turns to anything that might 
be considered a conditioned phenomenon, does not setfle down 1n 1t, does not cling, cleave or clutch to 
1t; but his thought turns away, retracts and recoils from 1t, like water from a lotus leaf. Any object 
which 1s either a sign or an occurence seems to be nothing but an impediment to the cultivation. 7e 
second cÏlass 1s the class belongs to those who cultivate blessedness and wisdom. Practices of blessing 
are various practfices 1n cultivation for a Buddhist such as practicing charity, distributing free sutras, 
building temples and stupas, keeping vegeterian diet and precepts, etc. Devout practitioners should 
always remember that we must create our own blessings. If we culivate blessings, we will obtain 
blessings; 1ƒ we cultivate wisdom, we wIll obtain wisdom. However, to cultivate both blessings and 
wIsdom 1s even better. Blessings come from ourselves. If we perform good deeds, we will have 
blessings. Ôn the contrary, 1Ÿ we commit evil deeds, we will not have blessings. Buddhists should make 
demands on ourselves, not to make demands on others and seek outside appearances. Ancient Virtues 
taught: “Calamities and blessings are not fixed; we bring them upon ourselves,” or “Sickness enters 
through the mouth; calamities come out of the mouth”. We are beset with callamities on all sides, 
careless talking may very well be the cause. We may momenfarily enjJoy all kinds of good tasty foods 
such as steak, chicken, and seafood, but in the long run, these foods may cause us a lot of deadly 
diseases because nowadays anmmal flesh contains a lot of poisons from their chemical foods that help 
make them grow faster to be ready for selling 1n the market. However, Zen practitioners should always 
remember that in Zen, a deed 1s considered to be totally pure when 1t 1s done without any thought of 


2674 


reward, whether worldly or divine. It 1s called “deed of no merit”. For no merit 1s sought, 1t 1s a deed of 
1mmeasurable merit, of Infinite merit. For a deed to be great, 1t 1s not necessary that 1t be grandiose. 
What 1s Important 1s the motive behind the deed and not the magnitude of the deed 1tself. If the motIve 
1s pure, then the deed 1s pure; 1f the mofive 1s impure, then, no matter how bịg the deed 1s, 1t 1s still 
1mpure. Perhaps this is why, when Emperor Liang Wu-T1 asked Bodhidharma how much merit he had 
acqurred for promoting Buddhism 1n large-scale way, and Bodhidharma replied “NÑo merit at all. 
Talking about wisdom, the Sixth Patriarch taught: “The Mind as 1t 1s in ifself 1s free from 1lÏnesses, this 
1s the Precepts of Self-being. The Mind as 1t 1s In 1tself 1s free from disturbances, this 1s the Meditation 
od Self-bing. The Mind as 1t 1s in 1tself 1s free from follies, this 1s the knowledge of Self-being.” 
According to Buddhism, precepts are rules which keep us from committing offenses. When we are able 
to refrain from committing offenses, our mind 1s pure to cultivate meditation 1n the next step to achieve 
the power of concenfration. The resultng wisdom, or training in wisdom. If you want to get rid of 
greed, anger, and I1gnorance, you have no choice but cultivating discipline and samadhi so that you can 
obtain wisdom paramita. With wisdom paramita, you can destroy these thieves and terminate all 
afflictons. Wisdom (traimng in wisdom). In other words, Wisdom or Prajna 1s the power to penefrate 
I1nto the nature of one”s being, as well as the truth ifself thus intuited. 7e fhirđ class 1s the class 
belongs to those who do good deeds and avoid evil deeds. Due to the confused mixture of good and 
bad karma that we have created, sometimes we have wholesome thoughts and sometimes 
unwholesome ones. With wholesome thoughts, we vow to avoid evil and do good. With unwholesome 
thoughts, we are eager to do evil and avoid goodness. For endless eons we have been commifting øgood 
and evil karmas, doïng a few good deeds one day, committing some bad deeds the next day, and then 
some neutral deeds the day after that. Sincere Buddhists should be very careful 1n each and every 
action: walking, standing, lying, and sitting. We should have bright and pure thoughts at all times. At 
the same time, we should try our best to avoid dark and impure thoughts. Unwholesome deeds 
(anything connected with the unwholesome root or akasula mula) accompamied by greed, hate or 
delusion and cause undesrrable karmic results or future suffering. There are two kinds of causes 1n the 
world: good causes and bad causes. lÝ we create øood causes, we will reap good resulfs; 1Ï we create 
bad causes, we will surely reap bad results. According to The Path of Purification, unwholesome deeds 
are both unprofitable action and courses that lead to unhappy destimes. Unwholesome mind creates 
negative or unwholesome thoughts (anger, hatred, harmful thoughts, wrong views, eftc), speech (lying, 
harsh speech, double-tongued, etc), as well as deeds which are the causes of our sufferings, confusion 
and misery. Unwholesome or negative mind will destroy our inner peace and tranquility. According to 
Buddhism, 1f we create bad causes, we will surely reap bad results. People who create many offenses 
and commit many transgressions w1ll eventually have to undergo the retribution of being hell-dwellers, 
hungry-ghosts, and animals, etc. In general, doing good deeds allows us to ascend, while doïng evil 
causes us to descend. In everything we do, we must take the responsibility ourselves; we cannot reÌy 
on others. Akusala đharmas mean bad, evil, wrong, cruel, or mischievous acts or wicked deeds which 
are against the right. Maliciousness 1s planning to harm others. It includes thinking how to revenge a 
wrong done to us, how to hurt others” feelings or how to embarrass them. From the earliest period, 
Buddhist thought has argued that Iimmoral actions are the result of 1gnorance (avidya), which prompts 
beings to engage 1n actons (karma) that will have negative consequences for them. Thus evil for 
Buddhism 1s a second-order problem, which 1s eliminated when 1gnorance 1s overcome. Thus the 
defintion of sin and evil 1s pragmatic: evil actions are those that result in suffering and whose 
consequences are perceived as painful for beings who experience them. Accoridng to Buddhism, evil 
phenomena refers to supernatural phenomena which are said to be side effects of Zazen, such as 
clairvoyance and othe magical abiliies, as well as hallucinations. They are considered to be 
distractions, and so meditators are taught to Ignore them as much as possible and to concenfrate on 
meditative practice only. These are obstructions of body (kayavarana) and of mind (manas-avarana). 


2675 


Some Buddhist exegetes also add the third type, obstructions of speech (vag-avarana). These are said 
to be caused by influences of past karma, 1n imitatlon of past activities, and are the subtle traces that 
remain after the afflictions (klesa) have been destroyed. An example that 1s commonly g1ven 1s of an 
Arhat, who has eliminated the afflictions, seeing a monkey and jumping up and down while making 
noises like a monkey, but the subtle traces still remain deep In the conscious. According to Buddhism, 
evil person 1s the one who has evil ideas of the doctrine of voidness, to deny the doctrine of cause and 
effect. Thus, the Buddha advises us not make friends with wicked ones, but to associate only with good 
fnends. He points out very clearly that 1Ý we yearn for life, we should avoid wickedness like we shun 
polson because a hand free from wound can handle poison with impurity. The dhammas of the good 
ones đo not decay, but go along with the good ones to where meriforious actions will lead them. Good 
actions will welcome the well doer who has gone from this world to the next world, Jjust as relatives 
welcome a dear one who has come back. So the problem poses 1(self very clear and definite. 
Wickedness and goodness are all done by oneself. Wickedness will lead to dispute and to war, while 
goodness will lead to harmony, to friendliness and to peace. 7£ ƒourth class 1s the class belongs to 
those who are proficient In the Three Baskets of Buddhist Scriptures. The main reason 1s that the Zen 
or intuifive school does “not set up scriptures.” lt lays stress on meditation and intuition rather than on 
books and other external aids. Word-teaching contrasted with self-realization. In the Lankavatara 
Sutra, the Buddha taught: “Those who well understand the distnction between realization and 
teaching, between inner knowledge and instruction, are kept away from the control of mere 
speculation.” Teaching, recitation, and stories, etc. Thus the Buddha emphasized the inner attainment 
of the truth, not the teaching realized by all the Tathagatas of the past, present, and future. The realm 
of the Tathagatagarbha which 1s the Alayavijnana belongs to those Bodhisattva-Mahasattvas who 
follow the course of truth and not to those philosophers who cling to the letter, learning, and mere 
điscourse. Thus, the Buddha taught: “Ït 1s owing to his not perfectly understanding the nature of words 
that he regards them as identical with the sense.” In Japanese Zen terms, the term “[Ichiji-fusetsu” 
means “not a word 1s said.” “Ichi]-fusetsu” refers to the fact that the Buddha in all his teaching or 
1nstruction never made use of a single word to describe ultimate reality, for 1t 1s not preachable. In 
consideration of this fact, after his complete enlightenment, the Buddha did not want to teach at all. 
However, compassion for beings trapped in the cycle of life and death moved him. In doing this, he 
had to come down from the level of true 1nsight to that of “everyman”s consciousness.” In Zen, all the 
teachings and instructions of the Buddha mean a “finger-poinf” for the purpose of giving those who 
wIsh to cultivate a way leading to enlightenment and prajna Insight into the true nature of reality. 
According to a Buddhist legend, the special transmission outside the orthodox teaching began with the 
famous discourse of Buddha Sakyamum on Vulture Peak Mountain (Gridhrakuta). At that time, 
surrounded by a crowd of disciples who had assembled to hear him expound the teaching. The Buddha 
dịd not say anything but holding up a lotus flower. Only Kashyapa understood and smiled. Às a result 
of his master, he suddenly experienced a break through to enlightened vision and grasped the essence 
of the Buddhaˆs teaching on the spot. The Buddha confirmed Mahakashyapa as his enlightened 
student. Mahakashyapa was also the first patriarch of the Indian Zen. People who practice Zen often 
advise not using words. This 1s not to discredit words, but to avoid the danger of becoming stuck 1n 
them. Ït 1s to encourage us to use words as skillfully as possible for the sake of those who hear them. 
Zen schools want to destroy all concepts 1n scriptural books, to break all the bottles, all the flasks, all 
the vases, all the containers, to prove that water needs no form to exist. Zen schools want to outline a 
dance for us, a dance for us to drop our categories and barriers so that we can đirectly encounter reality 
and not content ourselves with 1ts mere reflection. Below 1s one of his outstanding Zen poems: 
“The highest class belongs to people who practice the teachings of inaction. 
The second class belongs to those who cultivate blessedness and wisdom. 
The third class belongs to those who do good deeds and avoid evil deeds. 


2676 


The fourth class belongs to those who are proficient 1n the Three Baskets of 
Buddhist Scriptures. ` 


CMXXIII.Tượng Pháp: Sáu Mươi Tuổi Vẫn Chưa Quét Sạch Lũ Sư Hổ Mang Trên Đời!—Zobo: 
Sixty Years oƒ Ages, I Still Didn t KHI AII the ImitaHion Zen in the World! 
Zobo theo lối từ chương cho đến khi có người cảnh báo rằng đó không phải là con đường dẫn đến liễu 
ngộ chân lý tối hậu. Sau đó Zobo đi đến một vị thiển sư và tham học pháp không quán. Phải mất một 
thời gian dài Zobo mới ngộ nhập được lý thiển. Cuối cùng, Zobo đạt đến thâm định đến nỗi ông bỏ ăn 
quên ngủ. Một đêm khi đang ngổi tỉnh lặng, Zobo không biết mình đã chìm vào giấc ngủ vì mỏi mệt 
quá sức. Khi sư phụ đến đánh thức ông dậy, bỗng nhiên Zobo giác ngộ. Lúc đó ông vừa 23 tuổi. Thầy 
của ông là một vị thiển sư nghiêm khắc và không dễ dàng ấn chứng đệ tử. Zobo phải tiếp tục tham học 
và hành thiển hơn mười năm nữa mới được thầy ấn chứng như một thiền sư đã giác ngộ. Về sau khi đã 
thành một thiển sư thực thụ, Zobo là một thiển sư chỉ nhất tâm với trách vụ của mình. Ông không 
màng đến đời sống thế tục, sư cống hiến trọn đời cho việc giảng dạy thiển phá p. Xót xa trước cảnh suy 
đồi của đạo pháp, nhiều lần ông đã đưa ra lời cảnh báo, ông đã thẳng thắn chỉ trích những nhại thiển 
sư và những đệ tử mê muội. Thiển sư Zobo là một vị dẫn đạo không khoan nhượng trong các buổi 
tham vấn và không bao giờ chấp nhận sự hiểu biết cạn cợt của đệ tử. Rất nhiều Tăng sinh tìm đến đạo 
tràng của sư, nhưng chỉ có một ít trong số họ vượt qua được sự ấn chứng của sư. Vào năm 1840, sư thị 
tịch khi vừa mới 60 tuổi. Sư đã để lại một bài kệ phó chúc: 
"Zobo vào tuổi sáu mươi 
Du hí trên trời cao 
Giữa tám vầng mây trắng 
Tiếc thay! Lạ kỳ thay! 
Ta vẫn chưa quét sạch 
Lũ sư hổ mang trên đời." 
Sau khi Zobo thị tịch, ông được Nhật Hoàng truy phong danh hiệu "Duy Chiếu Linh Kiến" Thiền Sư— 
Zobo, name of a Japanese Zen master. Zobo pursued only literary studies before someone warned him 
that was not the way to ulimate truth. Then he went to a Zen master and learned to contemplate 
emptiness. It took a long time for Zobo to attain realization. Eventually, he got to the point where he 
was so absorbed 1n concenfration that he forgot to eat and sleep. One night as he was sitting qulietly, 
unawares Zobo fell asleep from exhaustion. When his Zen teacher struck him to wake him up, all at 
once he realized enlightenment. Zobo was twenty-three years old at the time. His teacher was strict 
and did not acknowledge people easily. Zobo continued intensive study for over ten more years and 
finally completed the Great Work. As a teacher In his own right, Zobo was single-minded. 
Unconcerned with social conventions, he devoted himself solely to teaching Zen. Lamenting the 
degeneration of Zen schools, he roundly criticized 1mitation Zen masters and 1gnorant Zen followers. 
Zobo was also uncompromising 1n his private teaching and would not admit superficial understanding. 
Many seekers came to his school, but very few ever passed. Zobo was scarcely over sixty years old 
when he passed away In 1840. On the brink of death, he wrote a final verse: 
"Zobo at sixty! Here's my real sfate: 
Where eight clouds are standing, 
I piss at the sky. 
IUs a wonđer, and a pity too, 
I didnt kiI all the Imitation Zen In the world.” 
After Zobo's death, the emperor of Japan titled him Zen Master, Spiritual Mirror Shining Alone. 


2677 


CMXXIV.Tỳ Bà Thị Như Lai: Vipashin Tathagata 
1) Tỳ Bà Thi Như Lai Kệ Tụng— The Verse oƒ Vipashin Tathagafa 
Tỳ Bà Thi là tên của vị Phật đầu tiên trong bảy vị cổ Phật, mà Đức Thích Ca Mâu Ni là vị thứ bảy 
(Thắng Quan, Chủng Chủng Quan, Chủng Chủng Kiến. Hồi 91 kiếp sơ trước Hiển Kiếp, có vị Phật tên 
là Tỳ Bà Thi). Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ chín,về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là 
Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của đức Phật đây, thời mãi 
không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng 
vi diệu. Để cho phù hợp với quan điểm Thiền 'giáo ngoại biệt truyền', các sử gia Thiển đã kéo dài 
cuộc truyễển thừa trước cả thời đức Phật Thích Ca; vì theo truyền thuyết lưu hành trong số những Phật 
tử ngay từ lúc ban sơ thì đã có ít nhất sáu vị cổ Phật trước thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni của hiện 
kiếp; và mỗi vị đều có lưu lại một bài kệ phó pháp. Sau đây là bài kệ của đức Phật Tỳ Bà Thị: 
“Từ trong vô tướng người thọ sanh 
Tự nơi huyễn sanh ra hình tượng 
Người huyễn, tâm thức bổn lai không 
Tội phước đều không chẳng chỗ trụ." 
(Thân tùng vô tướng trung thọ sinh, do như huyễn xuất chư hình tướng. Huyễn nhân tâm thức bổn lai 
vô, tội phúc giai không vô sở trụ)—The first of the seven Buddhas of antiquity, Sakyamuni being the 
seventh. According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, Chapter 9, in the past, a Buddha named 
Vipashin appeared ¡In the world. If a man or woman hears this Buddha's name, that person will 
eternally avoid falling Into the evil paths and will always be born among people or gods, and wIll 
©experience unsurpassed bliss. To be consistent with the view that Zen was a special transmission from 
the Buddha outside of his doctrinal teaching', Zen historians have extended this transmission even 
beyond Sakyamumi; for, according to tradition prevalent already among primitive Buddhas, there were 
at least six Buddhas prior to the Buddha of the present kalpa who was the Muni of the Sakya; and these 
several Buddhas had each to leave a gatha of 'Dharma transmission'. The following 1s the gatha from 
Vipashin Buddha: 
"“his body form within the Formless 1s born, 
It is like through magic 
That all forms and images appear; 
Phantom beings with mentality and consciousness 
That have no reality from the very beginning; 
Both fortune and misfortune (evil and happiness) are void, have no abodes." 


2) Tỳ Bà Thị Như Lai: Phật Tảo Lưu Tâm—A Buddha Long Ago Set His Mind 
Tỳ Bà Thi Như Lai là vị Phật đầu tiên trong bảy vị cổ Phật, đã sớm lo toan, nhưng mãi đến giờ vẫn 
chưa xong (quyết tâm tu tập nhưng mãi đến hôm nay vẫn chưa đạt được Diệu Lý). 
“Tỳ Ba Thi Phật tảo lưu tâm, 
Trực chí nhi kim bất đắc diệu.” 
Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, nếu ở đây mà hạ được một câu chuyển ngữ cho xác 
thiết thì thấy được pháp hội Linh Sơn như đang còn tiếp diễn. Còn nếu như chưa, thì quả là Phật Tỳ Bà 
Thi đã sớm lo toan, mãi đến giờ vẫn chưa xong. Đoạn Thiển sư Vô Môn Huệ Khai đã làm một bài kệ: 
“Chỗ hỏi thì tốt, đáp mới thân, 
Bao người trố mắt ra bàn luận! 
Anh hỏi, em đáp, nhục gia phong; 
Có xuân nào không thuộc âm dương.” 
(Vấn xứ hà như đáp xứ thân, kỷ nhân ư thử nhân sinh cân. Huynh hô đệ ứng dương gia xú, bất thuộc 
âm dương biệt thị xuân)—Vipasyin Buddha was the first of the Seven Buddhas of the past. 
“Vipasyin Buddha long ago set his mind to practice 


2678 


But even now has yet to attain the Mystery.” 
According to Wu Men Hui-Kal in the Wu-Men-Kuan, 1 you can gø1ve a turning word that 1s Intimate to 
this case, then you will see that the Meeting at Mount Grdhrakuta is still vigorousÌy 1n session. lÝ you 
cannot, then Vipasyin Buddha, who has been striving from earliest times, has not yet affained true 
subtlety. The, Zen master Wu Men made a verse: 

“The call is good, the answer 1s intimate, 

How many discuss this with glaring eyes! 

Elder brother calls, younger brother answers, 

The famnly disgrace; 

There 1s a spring that does not belong to Y1n and Yang.” 


CMXXYV.Tỳ Lô Giá Na Phật: Đại Nhật Như Lai hay Quang Minh Biến Chiếu — Vairocana Buddha: 
The All-IIluuninating One 

Phật Tỳ Lô Giá Na, tên của Phật Dhyani. Trong các trường phái tại các nước Đông Á, Đức Đại Nhật 
Như Lai thường được xem như là vị “Bổn Phật,” có nghĩa là vị Phật luôn ở trạng thái giác ngộ. Ngài 
tiêu biểu cho “Pháp thân,” và người ta nói Ngài đang ngự trên “Hoa Tạng Thế Giới.” Đại Nhật Như 
Lai hay Quang Minh Biến Chiếu (vị Phật phi lịch sử), một trong năm vị Phật siêu việt trong trường 
phái Đại Thừa. Bên cạnh Ngài còn một vị Bồ Tát siêu việt tên là Phổ Hiền và Cổ Phật Câu Lưu Tôn. 
Phật Tỳ Lô Giá Na là biểu tượng của cử chỉ sáng suốt cao tuyệt, hay tâm thức vũ trụ, tức là Phật trí 
thức siêu việt, và một trong những biểu tượng của Ngài là “Pháp Luân.” Tịnh Độ của Ngài là toàn thể 
vũ trụ. Người ta thường họa Ngài với nước da trắng và tay đang bắt ấn “đại trí.” Ngày vía Đức Phật Lư 
Già Na là ngày hai mươi bảy trong tháng——Great Sun Tathagata (coming from or belonging to the sun), 
name of a Dhyani Buddha (a son of the sun or the Dhyani Buddha of the centre). The central Sun, 
persomfying the Dharma-Dhatu or Supreme Wisdom. In East Asian traditions, this Buddha 1s often 
referred to as the “Original Buddha” (Adi-Buddha), meaning that he has always been awakened. He 
represents the “truth body” (Dharmakaya), and he 1s said to preside over the “Flower Treasury World.” 
Vairocana or the All-Iluminating One (of the non-historical Buddha), 1s one of the five transcendent 
buddhas. He 1s associated with the transcendent Bodhisattva Samantabhadra and the earthly Buddha 
Krakuchchanda. Vairocana a symbol of supreme wisdom, or cosmic consciousness, that 1s, 
transcendental Buddha-knowledge, and one of his symbols 1s the “wheel of doctrine” (Dharmacakra). 
His Pure Land 1s the entire cosmos. He 1s often depicted with white skin and making the Mudra of 
“supreme wisdom.” Day dedicated to His manifestaton (to a Buddha's vital spirit) 1s the twenty- 
seventh day of the month. 


CMXXVI.Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ: Tâm Ấn Là Tâm Được Phật Ấn Chứng Về Chân Lý Bằng Trực Giác— 
Vimtaruci: Mind Seal is Mental Impression, Independent 0ƒ the Spoken or Written Word 
Tâm truyền tâm từ một vị Thầy Thiền qua sự tiếp xúc cá nhân, chứ không qua văn tự, như cách truyền 
Phật Tâm trong nhà Thiền. Kỳ thật, không có sự thật về chuyện truyền thừa nầy; tuy nhiên, một vị 
thây có thể ấn chứng về sự thành tựu giác ngộ bằng chứng nghiệm khả năng của đệ tử mình. Truyền 
tâm ấn là điều hằng có trong mọi lúc. Nếu một vị đệ tử quan sát sâu sắc vào cách đi, cách ăn, cách 
nói, và những hành hoạt trong từng cử chỉ của vị thầy trong cuộc sống hằng ngày, sự trao truyền tâm 
ấn có thể xảy ra một cách liên tục. Lễ trao truyển tâm ấn chỉ là thủ tục hình thức. Tâm ấn thật sự trong 
từng khoảnh khắc đều sẵn dành cho từng đệ tử. Đây mới chính là Thiển chân chính, không phải Thiền 
trong sách vở, nhưng mà là một thực tế sống động của sự tương quan giữa thầy trò và trong cuộc sống 
hằng ngày. Vị thầy không trao truyền sự giác ngộ của chính mình cho đệ tử theo kiểu này. Ông ta chỉ 
giúp cho đệ tử chứng nghiệm được giác ngộ vốn dĩ đã có mặt trong người đệ tử. Cụm từ "truyền tâm 
ấn" chủ yếu chỉ là tượng trưng. Tâm ấn, như một thực thể tự tại hay chân như biểu lộ bản tánh giác 
ngộ hay Phật tánh. Theo Phật giáo Đại Thừa, mọi chúng sanh đều có tánh giác ngộ. Do đó, tâm ấn 


2679 


vốn dĩ đã có trong từng người và không cần phải được ai trao truyền. Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi (2- 
594) gốc người nam Ấn, sanh trưởng trong một gia đình Bà La Môn. Sau khi xuất gia, ngài du hành 
khắp các miễn tây và nam Ấn Độ để học thiển. Ngài đến Trường An năm 574. Theo Hòa Thượng 
Thích Thanh Từ trong Thiển Sư Việt Nam, sau khi gặp và được Tổ Tăng Xán khuyến tấn, ngài Tỳ Ni 
Đa Lưu Chỉ đã sang Việt Nam năm 580, ngài là vị sơ tổ đã sáng lập ra dòng thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chi 
tại Việt Nam, theo ký lục của dòng thiển này thì có sự nhấn mạnh ở nghi lễ và khổ hạnh, cũng như 
làm những việc lợi ích công cộng. Tổ đình của dòng thiển được đặt tại chùa Pháp Vân tại khu vực 
Long Biên. Ngài đã hoằng hóa tại Việt Nam gần hai mươi năm cho đến khi thị tịch vào năm 594. 
Dòng thiền này tổn tại trên sáu thế kỷ, nhưng tàn lụn sau 19 đời tổ. Dù theo lịch sử Thiền Tông Việt 
Nam, người ta xếp truyền thống này làm một dòng thiển, nhưng có rất ít hoặc giả không có chứng cứ 
nào chứng tỏ nó là một dòng thiển, vì thiển không chuộng nghi lễ hay khổ hạnh. Dù dòng thiển của 
ngài nhấn mạnh ở nghi lễ và khổ hạnh và làm việc công ích, nhưng ngài thường nhắc nhở đệ tử về 
“Tâm Ấn”: “Tâm ấn là tâm được Phật ấn chứng về chân lý. Đây nói về ấn chứng bằng trực giác, chứ 
không qua ngôn ngữ hay văn tự. Tâm ấn là dấu in vào tâm hay dấu hiệu truyền tâm từ tâm của một vị 
thiển sư qua tâm của một đệ tử. Cái quan trọng ở đây là các ông phải biết “Tâm Ấn' của chư Phật 
không có lừa dối, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư, không đi không lại, không được không mất, 
chẳng một chẳng khác, chẳng thường chẳng đoạn; vốn không có chỗ sanh, cũng không có chỗ diệt, 
chẳng phải xa lìa mà chẳng phải chẳng xa ha. Vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi. Nó được 
gọi là "Tâm ấn' như một phương tiện thiện xảo mà thôi.” Ngài muốn nhắc rằng hành giả nên luôn nhìn 
tâm mình để thấy rằng niệm niệm đến, đi và chuyển hóa không ngừng nghỉ, nhưng dấu ấn của tâm bất 
sinh, vô tác và bất diệt. Ngài lại muốn nhắc rằng vô thường là bản chất chính yếu của vạn hữu. Vạn 
hữu kể cả thân tâm con người vô thường, từng giây từng phút biến đổi. Tư tưởng này thay đổi qua tư 
tưởng kia và tư tưởng tiếp tục đi tới. Tư tưởng sau đùa tư tưởng trước cũng giống như những cơn sóng 
biển, sóng sau đùa sóng trước. Chúng hiện hữu rồi hoại diệt chứ không ngừng đọng. Tất cả đều phải 
trải qua tiến trình sinh trụ dị diệt. Quán tâm vô thường, phủ nhận ý nghĩ về “thường.” Ở đây hành giả 
quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham sân trên đời——Mind-to-mind 
transmission, mental transmission, or to pass from mind to mind, from a Zen master to his disciples by 
personal contact without using the words. To transmit the mind of Buddha as in the Intuitional school. 
Transmission of the Heart-Seal of the Buddha Seal of mind. Às a matter of fact, there 1s no truth to 
transmit; however, a master can seal his pupil's achievement of enlightenment by testing and 
approving 1t as true. The authentic mind seal 1s transmitted in every moment. If the disciple deeply 
observes the way the master walks, eats, speaks, and performs each act of daily life, transmission can 
take place continuously. The ceremony of transmission 1s Just a formality. True transmission 1s 
available to each disciple in every moment. This 1s real Zen, not Just in books but 1n the living reality 
of relationships and daily life. The master does not transmit his own awakening to the disciple as such. 
He only helps him realize the awakening already present within him. The expression to "transmit the 
mind seal” 1s essentially symbolic. The mind seal, as reality 1n 1tself or tathata, expresses the nature of 
awakening or Buddhata. According to Mahayana Buddhism, all living beings possess the nature of 
awakening. Therefore, the mind seal 1s already present in each person and does not need to be 
transmitted. Zen master Vinitaruci was from South India, from a Brhamin family. After he Joined the 
Sanpha, he travelled all over the west and south India to study meditation. He came to Chang-An in 
574 A.D. According to the Most Venerable Thích Thanh Từ in the Vietnamese Zen Masters, after 
meeting the Third Patriarch in China, Seng-Ts°an, Vinitaruci went to Vietnam 1n to 580 to establish a 
Zen Sect there. Vinitaruci was the first patriarch of the Vinitaruci Zen Sect in Vietnam, which 
according to traditional records had an emphasis on ritualism and asceticism and engaged in public 
works. lIts headquarters was Phap Van Temple in Long Bien area. He spent almost twenty years to 
expand Buddhism in Vietnam until he passed away in 594. The tradition lasted for over six centuries, 
but eventually đied out after 1ts nineteenth patriarch. Although according to Vietnamese Zen history, 1t 


2680 


1S considered as a Zen sect, but there 1s lifle or no fact to prove that Vinitaruci tradition 1s a Zen 
tradition, for Zen does not favor rituals nor asceticism. Although his Zen Sect emphasized on ritualism 
and asceticism and engaged in public works, he always reminded his disciples about the “Mind Seal”: 
“Mind seal 1s mental impression or 1ntuitive certainty. The mind 1s the Buddha mind in all, which can 
seal or assure the truth. The term I1ndicates the Infuifive method of the Ch°an (Zen) school, which was 
independernt of the spoken or written word. Mind-seal of the Buddha 1s a sign of the true transmission 
from a Zen master to his disciple. The most important thing here all of you should know 1s that the 
mind seal of Buddha 1s unfeigned, encompaasing the universe, neither deficient nor excessive, neither 
gaining nor losing, neither one nor difference, neither 1ternity nor annihilation; having nowhere to arIse 
or vanish, and neither far away nor not far away. Ït 1s grudgingly named like that Just only because of 
unreal circumstances. lt 1s called a 'mind seal' only as a skillful means.” He wanted to remind Zen 
practitioners that they should always watch their mind to see that thoughts come and go and transform 
endlessly, but the mind seal 1s unborn, uncreated, and undying. He also wanted to remind that 
1mpermanence 1s the key nature of all things. From moment to momeint, all things in this unIiverse, 
1ncluding human”s bodies and minds are 1n constant transformation. Thought after thought changes and 
moves on. Thoughts are like waves on the sea. When one thought passes, another takes place. 
Thoughts come 1nto being and then ceases to be, thoughts never stop. Everything passes through a 
period of bírth, maturity, transformation and destruction. Mind as an abode of mindfulness, or 
mindfulness of the mind as Impermanent, or to contemplate the mind as impermanent. Ordinary mind 
1S Impermanent, merely one sensation after another (mind 1s everchanging. consider the mind to be a 
constant state of flux). This negates the idea of “Permanence.” Here a practitioner abides 
contemplating mind as mind, ardent, clearly aware and mindful, having put aside hankering and 
fretting for the world. 


CMXXVIILU Ba Khin: Chánh Niệm Ngay Trên Hơi Thở—U Ba Khin: Mindfnliness on Your 
Breathing 
Cư sĩ Thiền Sư U Ba Khin là một trong những nhân vật Phật giáo Miến Điện nổi bật nhất trong thời 
đại của chúng ta. Ông tu tập thiển quán khi còn là một nhân viên trong văn phòng của chính phủ Miến 
Điện. ài năm sau khi hưu trí, ông không những phát triển trung tâm thiền của mình và dạy thiển một 
cách quảng bá, mà ông còn sử lý thường vụ cho bốn bộ ngành của chính phủ Miến Điện nữa. Mối 
quan hệ toàn vẹn trong đời sống thế tục của Thiển sư U Ba Khin vừa là một người gia trưởng vừa là 
một người công chức nổi bật mà chúng ta thấy rõ ràng trong phương pháp giảng dạy của ông. Ông 
nhấn mạnh đến sự tu tập thực tiễn hơn là sự hiểu biết về lý thuyết giáo pháp bằng phương pháp tu tập 
sâu sắc và trực tiếp. Những lời dạy của Thiển sư U Ba Khin được đặt trên cơ bản về những kinh 
nghiệm của chính mình, vì vậy thuật ngữ mà Thiền sư sử dụng để mô tả về những gì mình hiểu biết 
dường như có thể không chính xác như trong nghĩa thuật ngữ Phật giáo hay trong khoa học hiện đại. Sở 
đĩ như vậy là do bởi ông thực sự không quan tâm về lý thuyết cơ bản của giáo pháp mà chỉ cố gắng 
đưa ra một sự giải thích đây đủ về kinh nghiệm của chính bản thân mình trong việc hướng dẫn thiền. 
Theo ông Phật giáo là một điều gì đó để thực hành hơn là để nói. Sự hướng dẫn của Thiền sư U Ba 
Khin thật là sâu sắc, mặc dầu ông dạy nhiễu phương pháp thiền khác nhau, nhưng bây giờ người ta 
thường dùng phương pháp chánh niệm trên hơi thở kết hợp với thiển quán của ông. Sau khi phát triển 
một số hình thức về định, phương pháp tu tập đặc biệt bao gồm việc kinh qua sự chú tâm có hệ thống 
về thân và sự nhận thức về sự cảm thọ của thân. Quan sát sự cảm thọ này, hành giả phát triển một sự 
nhận thức tăng dần về đặc tính của vô thường. Trong những lời dạy của Thiền sư U Ba Khin thì khi vô 
thường hoạt động, tiến trình thanh lọc phiền não xảy ra liên tục trong thân tâm mà chúng ta gọi là con 
người. Tác nhân hoặc hình thức của sự thanh lọc này được Thiền sư U Ba Khin để cập như là "Niết 
Bàn Giới." Bản chất của loại niết bàn giới này cực kỳ khó diễn tả, bởi vì nó không phải là khía cạnh 
lý thuyết hay ngay cả là khái niệm cũng không. Kỳ thật, nó là một kinh nghiệm. Khi người ta thể nhập 


2681 


càng sâu vào bản chất của thực tại bằng cách quan sát ngày càng sâu hơn vào trạng thái của vô 
thường, ở đó khởi lên một hình thức khác, một yếu tố khác (theo nghĩa đen của giới) đó là trình độ cơ 
bản nhất để con người đi đến sự liên hệ với phiển não và đoạn trừ nó. Đây là một tiến trình khái niệm 
phức tạp mà Thiền sư U Ba Khin biết rõ rằng khó có thể giải thích nhưng có thể cảm nhận. Những sự 
diễn tả của ông về nó tương tự như là phép ẩn dụ sau đây: "Với sự tỉnh thức về vô thường, khổ và vô 
ngã, vị thiển sinh phát triển nơi chính mình những điều mà chúng ta có thể gọi là tia chớp lấp lánh của 
niết bàn giới, một sức mạnh tiêu hủy tất cả những sự bất tịnh và độc chất, những sản phẩm của các 
hành động xấu ác, là nguồn gốc sâu xa của thân và tâm. Cũng như vậy, nó giống như là nhiên liệu bị 
đốt cháy bởi sự kích hỏa, những sức mạnh tiêu cực của những sự bất tịnh và độc chất bị đoạn trừ bởi 
yếu tố niết bàn, mà vị thiển sinh đã phát ra với sự tỉnh thức chân chánh về vô thường trong tiến trình 
hành thiển. Cần có một sự ghi nhận thận trọng ở đây. Khi hành giả phát triển niết bàn giới, sự tác 
động của yếu tố niết bàn này với những sự bất tịnh và độc chất trong sự tu tập của hành giả sẽ tạo nên 
một sự chấn động mà hành giả phải chịu đựng. Sự chấn động này có khuynh hướng gia tăng mức độ 
cảm xúc của sự phát sáng, ma sát, và sự rung động của toàn thân." Điều này sẽ lớn mạnh mãnh liệt 
đến nỗi hành giả cảm thấy toàn thân mình như là nguồn điện và một khối đau đớn. Điều thiết yếu của 
thiển Phật giáo là sự chứng nghiệm về sự thành hình của một con người và sự tan rã của ngũ uẩn. Chỉ 
khi nào hành giả phát triển được yếu tố niết bàn (niết bàn giới), theo sau đó là sự cảm nhận thật sự về 
vô thường, thì sự tác động của yếu tố niết bàn đó đến với những cấu uế sẽ tạo nên một cảm giác đốt 
cháy mà trong bất cứ trường hợp nào hành giả cũng đừng nên chấp thủ. Vậy thì yếu tố niết bàn có thể 
hiểu như là một sức mạnh được phát ra bởi sự nhận thức về vô thường sự cảm nhận thật sự của thiển 
về vô thường. Đây là một tiến trình thanh lọc và tiến trình thanh lọc này đưa hành giả đến cảm nhận 
an lạc của niết bàn ngay trong bản thân mình. Đây là tâm điểm trong phương pháp dạy thiển của 
Thiển sư U Ba Khin—Master U Ba Khin was a layman meditation master. He was one of the most 
outstanding figures in Burmese Buddhism of our time. He took up meditation practice at about age 
forty while still working in government office. Several years after his retirement, he not only 
developed his meditation center and extensively taught meditation Dharma, but was also the acting 
head of four departments of the Burmese government. U Ba Khins full involvement in the demands of 
a worldly life as a householder and prominent civil servant 1s apparent 1n the system and style of his 
1nstruction. He emphasized the practical in preference to the theoretical understanding of Dharma by 
the direct and intensive method of practice. U Ba Khins teachings are based primarily on his own 
experience and therefore the terminology he employed to describe what he understood may seem 
1mprecise in the most technical Buddhist sense or in modern sclentific precision. This 1s because he 
was not really Iinterested in any theoretical framework of Dharma but merely tried to provide a 
sufficient translation of his own experience fo serve as a basis for meditation I1nstruction. He 
considered Buddhism something to do rather than to talk about. U Ba Khins instruction 1s really 
intensive and, although he taught many of the different concentration medifations, mindfulness of 
breathing 1s now most often used in conjunction with his insight practice. The speclific practice 
consisted, after developing a certain amount of concentration, of passing the attention systematically 
through the body and becoming aware of the physical sensations within 1t. Observing these sensations, 
the meditator develops an increasing awareness of "anicca” or the characteristic of Impermanence. In 
U Ba Khins words, when "anicca 1s activated," the process oŸ purification of defilement occurs in the 
psycho-physical continuum that we label human being. The agent, or the mode, of this purification, 
Master U Ba Khin referred to as "Nibbana-dhatu." The nature of of this nibbana-dhatu 1s extremely 
đifficult to describe, because 1t 1s not a theoretical aspect or even a conceptual one. Ït 1s, in fact, an 
©xperience. Às one penetrates more and more deeply into the nature of reality by observing "anicca” 
closer and closer to the actual state of Impermanence, there arises a different mode, a different 
"element" (the literal meaning of dhatu) that the most basic level of being comes 1nto contact with 
defilement and uproots 1t. This 1s a complicated conceptualization of a process that U Ba Khin well 


2682 


knew was inexplicable but capable of being experienced. His own descriptions of 1t are similar to the 
following metaphoric simile: "With the awareness of the truth of anicca and/or suffering and/or non- 
self, the student develops in him what we may call the sparkling 1llumination of nbbana-dhatu, a 
power that dispels all Impurifiles or poisons, the products of bad actions, which are the sources of his 
physical and mernrtal 1lls. In the same way as fuel 1s burned away by I1gnition, the negative forces of 
1mpurifies and poisons within a eliminated by the nibbana-dhatu, which he generates with the true 
awareness Of anicca 1n the course of his meditation. Á note of caution 1s necessary here. When one 
develops nibbana-dhatu, the Iimpact of this nibbana-dhatu upon the impurities and poisons within his 
own system will create a sort of upheaval which must be endured. This upheaval tends to increase the 
sensitivity of the radiation, friction, and vibration of the whole body." This will grow 1n Iintensity, so 
much so that one might feel as though his whole body were Just electricity and a mass of suffering. 
What 1s essential in Buddhist meditation 1s the realization of the coming 1nto being and the dissolution 
of the five aggregates. lt 1s only when the nibbana-dhatu 1s developed, following a true appreciation of 
anicca, that the impact of nibbana-dhatu upon the impurities within creates a sensation of burning 
which in any case should not persist. Nibbana-dhatu, then, can be understood as the force generated by 
awareness of anicca, the actual meditatonal experience of Iimpermanence. This 1s a purification 
process leads the meditator to experience the nirvanic peace within himself. This 1s the heart of U Ba 
Khins teaching. 


CMXXVTIII.Ungo Kiyô: 

1) Một Điều Như Thế!— Such A Thing! 

Trong thời gian mười ba năm làm trụ trì tự viện Zuigan, một hôm, Thiền sư Ungo thượng đường thị 
chúng, nói: “Nếu mấy ông muốn đạt được điều như thế thì mấy ông phải là con người như thế. Vì mấy 
ông đã là con người như thế, thì tại sao lại phiền hà với một điều như thế?”——During his thirteen years 
as abbot of Zuigan-ji, one day, Zen master Ủngo entered the hall and addressed the congregation, 
saying: “Tf you want to attain such a thing, you must be such a person. Since you are such a person, 
why trouble about such a thing?” 


2) ÚUngo Kiyô: Thị Tịch Kệ—Death Poem 
Dầu những năm cuối đời của Sư thanh thản, nhưng có một sự kiện đã nhắc nhở Sư một cách mạnh mẽ 
rằng, đạo đức kiểu giai cấp quân nhân vẫn còn đè nặng lên tâm địa của nhiều quân nhân. Một trong 
các môn sinh của Sư là Etsu, người đã từng phục vụ cho Date Tadamune. Sau khi học Thiển với Ungo 
được một thời gian, Etsu đến Nagasaki, ở đó ông này gặp được Ấn Nguyên thuộc trường phái Hoàng 
Bá và cuối cùng đã xây dựng được ngôi chùa Kantoku trong vùng Shiga. Năm 1658, khi được biết chủ 
cũ của mình là Tadamune bị bệnh nặng, Etsu đến Sendai và bảy tỏ ý định vủa mình với thầy Ungo 
rằng mình sẽ chấp nhận tục lệ samurai là sẽ chết theo chủ. Những lời can ngăn của Ungo đều hoàn 
toàn vô ích, và chưa đầy một tháng sau khi Tadamune qua đời thì Etsu đã tự vẫn theo nghi thức 
samurai. Chẳng có điều khoản nào trong Phật giáo xác nhận một hành động như vậy, nhưng đạo đức 
kiểu quân nhân đã lướt thắng. Vào tháng thứ tám năm 1659, Thiển sư Ungo triệu tập các đồ đệ của 
mình lại bằng cách rung chuông tự viện nhiều lần, và ngôi thiển định trước tượng đức Tỳ Sa Môn 
Thiên Vương. Khi các đồ đệ đã tể tựu đông đủ vào lúc mặt trời lặn, Sư nói với họ rằng thời khắc cuối 
cùng của đời Sư đã đến gần. Các đồ đệ xin Sư một bài thơ thị tịch, và ngày hôm sau Sư đưa cho họ 
một phong thơ niêm kín và dặn họ chỉ mở ra sau khi Sư tịch. Trong đó có một bài thơ nhắc nhở về đức 
Phật lịch sử và đức Phật tương lai: 
"Sinh sau Thích Ca Mâu Ñi 

Chết trước Di Lặc. 

Đời ta bắt đầu và kết thúc 

Giữa hai đức Phật 


2683 


Ta sinh ra 

Nhưng chẳng phải sinh ra 

Và cái chết đâu phải là chết: Katsu! 

Trong ánh từ bị 

Của cõi trầm tư sâu lắng, 

Ungo, cội thông già, 

yên giấc dưới vâng mây." 
Although this latter part of Ungos life was tranquil, he was forcefully reminded of the warrior ethic 
that still dominated the minds of many samurai. One of Ungo's Zen pupils, Etsu Seidô, had been a 
follower of Date Tadamune. After studying with Ủngo for sometime, Etsu traveled to Nagasaki, 
meeting Obaku Ingen, and eventually founding the templeKantoku-Ji in Shiga prefecture. Hearing that 
his former lord, Tadamune, was seriously 1ll in 1658, Etsu returned to Sendai, declaring to Ungo that he 
would obey the samurai code by following his daimyo in death. Ungo's remonstrances were 1n vain; 
less than a month after Tadamune died, Etsu committed ritual suicide. There 1s nothing 1n Buddhism to 
support this action; but the warrior ethic prevailed. In the eighth month og 1659, Ủngo summoned his 
pupils by repeatedly ringing his temple bell; he then meditated before the Bishamon Image. At sunset, 
when his followers had gathered, he told them that the end of his life was near. His pupils asked him 
for a final poem, and on the following day he gave them a sealed envelop with the request that 1t not 
be opened until after his death. It contained a poem referring to the historical Buddha and the Buddha 
of the future: 

"Born after Sakyamuni, 

Dying before Maitreya 

Although my life begins 

And ends betwee the two Buddhas, 

Birth 1s not birth, and death 1s not death: 

Katsu! 

In the compassionate radiance of perfect absorption, 

Ungo, the old pine resting serenely in the clouds." 


3) Ungo Kiùô: Thiền Trên Những Đỉnh Núi!— Meditation on Mountain Tops! 

Thiển sư Ungo (1582-1659) dành hầu hết thì của mình cho việc tu tập thiển định. Sau đó Sư trở về 
Diệu Tâm Tự và hoàn tất tổng cộng bảy năm tu tập Thiển với Thiển sư Itchô và nhận ấn chứng giác 
ngộ vào năm 1614 ở tuổi ba mươi ba. Về sau này, Ungo tiếp tục những chuyến viễn du đây đó trên 
khắp nước Nhật, vừa để có dịp gặp gỡ những vị Thiển sư, mà cũng vừa để cảm nhận những vẻ đẹp 
của thiên nhiên. Dường như cả đời của Sư, Sư luôn đặc biệt bị lôi cuốn bởi cảnh núi non. Sư đã leo lên 
nhiều đỉnh núi, kể cả đỉnh Phú Sĩ Sơn, và những tự viện nơi Sư lưu lại hầu như đều ở những vùng núi 
cao; ngoài ra, chính trên một trong những ngọn núi này mà Sư đã đạt được đốn ngộ sâu sắc nhất. Vào 
năm 1632, Sư leo lên đỉnh núi Ochi ở vùng Fukui, nổi tiếng có những vụ tuyết lở dữ dội, để ngồi trên 
đó một mình trong thiển định. Sư quyết định thực hiện thiển tọa trong bẩy ngày. Một vị Tăng của chùa 
Ôtan ở dưới chân núi đã đưa cho Sư một hộp đậu luộc, nhưng sau sáu ngày thì chẳng còn thức ăn gì 
nữa. Ungo không biết đến đói và cũng chẳng thấy gì ngoài việc thiển định, và đạt được sự đốn ngộ 
vào sáng ngày thứ bảy. Vì không có vị thầy chứng thực sự đạt ngộ này của mình nên Ungo đã làm một 
bài thơ trên một mảnh giấy và thả cho nó bay trong gió xuống vùng thung lũng ở phía dưới chân mình. 
Mười hai năm sau Sư lại có dịp đi ngang qua vùng này, và được biết người ta đã nhặt được và còn giữ 
mảnh giấy đó, đó là bằng chứng cho thấy sự đốn ngộ nơi Sư là thật —Zen Master Ungo devoted most 
of his time 1n practicing of Zen. He then returned to Myôshin-ji and completed a total of seven years of 
study Zen with master Itchô and received his certificate of enlightenment (nka) in 1614 at the age of 
thirty-three. Later, Ungo continued to travel through Japan, partly to visit other Zen masters but also to 


2684 


experience the rugged beauties of nature. Throughout his life he seems to have been particularly 
drawn to mounfains. He climbed various peaks, including Mount Fuji, and the temples where he settled 
were almost always located high in the mountains; furthermore, his deepest sudden enlightenment 
tookplace on a mountain peak. In 1632, Ungo climbed Mount Ochi in Fukul, famous for 1ts heavy 
snow, for a solitary meditation session. He determined to practice strict medifation intensively for 
seven days. A monk of the temple Ôtan-ji, which was at the foot of the mountain, gave him a box of 
boiled beans, but after six days the meager amount of food was gone. Ignoring his hunger and 
forgetting all else but his meditation, Ungo reached enlightenment on the seventh morning. As he had 
no teacher to witness his enlightenment, Ungo wrote a poem on a piece of paper and let 1t float down 
to the valley beneath him. Twelve years later, when again traveling through the area, he discover that 
this piece of paper had somehow been discovered and preserved; Ungo took this as a sign that his 
enlightenment had been genuine. 


4)_ Ungo Kiyô: Vòng Tròn Trống Rỗng!— Empty Circle! 

Trong thời gian mười ba năm làm trụ trì tự viện Zuigan, Ungo đã viết khá nhiều bản thư pháp, trong đó 
không ngừng nhấn mạnh về bản chất bẩm sinh của sự trải nghiệm tôn giáo, ngay cả cho những người 
có sự tin tưởng nơi Tịnh Độ về cực lạc hay cõi địa ngục. Trên một cuộn tranh, Sư viết đơn giản: ": 
tưởng về thiện hay ác, đó là thiên đàng hay địa ngục." Trong một cuộn tranh khác, Sư viết một chữ lớn 
có nghĩa là "Tâm" hoặc "Tinh thần" và tiếp theo sau là những chữ có nghĩa: "Ở đó ngự bốn vị thánh 
nhân, và sáu tầng ngộ đạt, hãy thận trọng." Cho dầu thư pháp của Sư có táo bạo và sống động, song 
điều trăn trở hơn cả của Sư là phải để tiếp thu, phải truyền đạt trực tiếp. Một giai thoại kể rằng có một 
hôm, một đệ tử mang đến đưa Sư một tác phẩm của một nhà thư pháp nổi tiếng để nhở Sư cho biết 
nhận xét của mình. Sư chỉ nói rằng một bản thư pháp gọi là có chữ viết tốt khi nó dễ dàng đọc được 
đối với tất cả mọi người. Thực tế, gần như toàn bộ các tác phẩm của Sư đều được viết bằng chữ bình 
thường, nét viết rắn rồi và rõ ràng. Nhưng đối với những môn sinh Thiển của mình thì Ungo có những 
nét sâu sắc hơn, chẳng hạn như khi vẽ vòng tròn huyền bí "ensô" (trong thiền, "Ensô" hay "Viên 
Tướng" là thuật ngữ Nhật Bản dùng để chỉ “Vòng tròn trống không.” Đây là một chủ để quan trọng 
trong nghệ thuật nhà Thiển, một vòng tròn trống không được vẻ chỉ với một nét mực, đặc biệt quan hệ 
với những bức tranh chăn trâu trong Thiền, trong đó nó tiêu biểu cho sự chứng nghiệm tròn đây về 
chân tánh của hiện thực). Hình "Viên tướng" này có nhiều nghĩa trong nghệ thuật Thiển. Nó vượt ra 
ngoài khuôn khổ ngôn từ, hình có vẻ như bổ trợ cho trầm tư thiển định để đạt tới sự trọn vẹn trống 
không mà biểu tượng là vòng tròn của nó. "Ensô" có khi đi kèm theo một hay hai dòng thơ, hoặc một 
câu châm ngôn Phật giáo. Ở đây thì chẳng có gì cả, mà chỉ đơn giản ghi lại tên nơi ở của Ungo, chữ ký 
của Sư và con dấu tên của Sư gần bên hình tròn được vẽ chậm rãi, đầy đặn, phong phú. Ungo đã bắt 
đầu vẽ vòng tròn này từ bên trái rồi đi xuống theo chiều kim đồng hồ, tới chỗ dưới cùng của hình thì 
nét cọ hơi lưỡng lự một chút rồi ngược lên nhanh hơn về phía bên trái cho tới khi chạm phải và hơi đè 
lên chỗ nét bút bắt đầu, như muốn nghỉ lại ở đó. Sự tương phản giữa dãy màu sẫm và dịu dàng, tạo ra 
vòng tròn Thiển với những nét nhỏ đen và rõ của chữ ký tên, gây một ấn tượng về thẩm kịch trong 
lòng và kết thúc bằng những hình cuộn của con dấu tên Ungo, phía trái bên dưới—Ungo wrote out a 
number of caligraphic works during his thirteen years as abbot of Zuigan-ji. He continued to stress the 
1nner nature of religious experience, even for those who held the Pure Land beliefs in heaven and hell. 
On one scroll Ungo simply wrote, ”“Phinking Good and Evil is Heaven and Hell." Another calligraphy, 
beginning with the large character that means "heart" or "mind," continues, "The four types of saints 
and six states of enlightenment are all within this heart or mind, so be very careful." Although his 
calligraphy 1s bold and dynamic, Ủngo was primarily concerned with i1ts ability to communicate 
directly. There 1s an annecdote that a pupil once brought the work of a famous calligrapher to Ủngo for 
his comments. Ungo merely said that calligraphy was good when 1t was easy for people to read. 
Indeed, almost all his works are written strongly and clearly in standard script. For his Zen followers, 


2685 


Am 


however, Ungo penetrated more deeply, in once case brushing the mysterious Zen circle "Ensô” (n 
Zen, "Enso” 1s a Japanese term for “empty circle.” This 1s an important motIf in Zen art, an empty 
circle drawn In a single fluid motion, 1s particularly associated with the “Ox-herding” pictures, in which 
1t represents the full realization of the true nature of reality). This form has many meaninøs In Zen art. 
Going beyond words, 1t becomes an aid to meditation in which the mind reaches the fullness and 
emptiness symbolized by the circle. Sometimes an "ensô” 1s accompamied by a line or two oŸ poetry or 
a Buddhist aphorism. Here there 1s no inscription, but merely Ungo's residence name, signature, and 
cipher alongside the full, rích, slowly brushed circle. Ungo began his "ensô” at the top left, curving 
down clockwise. As he reached the bottom of the circle, his brush wavered slightly, then moved up 
more quickly on the left to touch, slightly overlap, and rest upon the beginning of the stroke. The 
confrast between soft gray band that creates the Zen circle and the small, sharp black lines of the 
Signature gives this work a sense of Internal drama that 1s ultimately concluded by the interlocking 
curves of Ungo's cipher at the lower left. 


CMXXIX.Unko: Minh Đăng Chiếu Diệu— Unko: Wonderfilly Iluminated Heart Lamp 
Sonome là một nữ sĩ nổi tiếng và là một Phật tử uyên thâm giáo pháp. Có lần bà đã viết thư cho thiển 
sư Unko: "Không cầu chân cũng không lánh vọng là cội rễ của Đại Đạo. Ai cũng biết điều này, chính 
vì thế khi nói lên điều này tôi nghĩ rằng không có gì đặc biệt cả. Liễu xanh, hoa đỏ, mọi thứ đều hiển 
hiện trong tự tánh. Cũng như thế, ngâm kệ và làm thơ cho qua ngày tháng. Nếu tất cả những thứ này 
là tán gẫu vô dụng, thì toàn bộ kinh sách cũng chẳng khác gì. Tôi không thích những gì mang màu sắc 
tôn giáo. Phần công phu hằng ngày của tôi là cầu nguyện, làm thơ và ca hát. Nếu tôi được lên thiên 
đàng, điều này cũng tốt; nếu tôi bị đọa vào địa ngục, đó cũng là điều kiết tường." 
"Tự mình vốn biết 
Chẳng phải cầu tâm 
Tự tánh hằng sáng 
Một ngọn minh đăng. 
Dù động dù tịnh 
Lồng sẵn gương trong 
Chân tâm chiếu diệu 
Soi khắp chúng sinh. 
Chẳng thể kiếm tìm 
Vượt trên thấy biết 
Tự tánh minh đăng 
Thường hằng là vậy!" 
Khi Sonome sắp thị tịch, bà đã từ giã cõi đời với bài thơ sau: 
“Trời đêm trăng thu 
Tiết xuân ấm áp 
Là thực? Là mộng? 
Nam Mô Vô Lượng Quang Như Lai." 
Sonome was a well known poetess and a profound student of Buddhism. She once wrote to Zen master 
Unko: “To seek neither reality nor falsehood 1s the root source of the Great Way. Everyone knows this, 
so even though I may seem 1mmodest for saying so, I do not think this 1s anything special. As going-on 
1n the source of one mind, the willows are green, the flowers are red. Just being as 1s, Í pass the time 
reciting verse and composing poetry. If this 1s useless chatter, then the scriptures are also useless 
chatter. I dislike anything that stinks of religion, and my daily practice 1s invocafion, poetry, and song. 
IfI go to paradise, thaf's fine; 1f I fall into hell, thats auspicious." 
"By myself I remember 
not to seek mind; 


2686 


the green lamp has already 1lluminated 
my lone lamp heart. 
'Whether 1n clamor or silence, 
Ihave a clear mirror: 
1t thoroughly discerns 
pure hearts among humans. 
lt is not something existing, 
that anyone can see and know, 
nor does 1t not ©XISf: 
such 1s the lamp of truth." 
When Sonome was about to pass on, she bade farewell to the world with this poem: 
“The sky of the autumn moon 
and the warmth of spring: 
1s it a dream? Is 1t real? 
Hai] to the Buddha of Infinte Light!" 


CMXXX.U Pandita Sayadaw: Ngay Trong Kiếp Này!—U Pandita Sayadaw: In Thỉs Very LỰe! 

Thiền sư U Pandita Sayadaw là một trong những Thiền sư nổi tiếng của Miến Điện trong thời cận đại. 
Sư đã viết nhiều sách dạy thiển bằng cả hai ngôn ngữ Miến và Anh, giáo lý so sánh và áp dụng Pháp 
vào đời sống hàng ngày. Từ năm 1951, Sư đã dạy hàng ngàn học trò, và du hành đến nhiễu xứ châu Á 
khác cũng như Mỹ Quốc, Âu châu và Úc châu để hướng dẫn nhiều buổi an cư tu tập Thiển định. Hiện 
tại Sư là Viện chủ tu viện và trung tâm Thiển Panditarama ở Ngưỡng Quang, nơi mà Sư dạy cho những 
thiển sinh xuất gia và tại gia đến từ các xứ Á châu và các nước Tây phương. Sư là một trong những 
người kế nhiệm nổi tiếng của Hòa Thượng Mahasi Sayadaw trong sự nghiệp giảng dạy Thiển ở Miến 
Điện. Vào năm 1984, Sư du hành sang Mỹ để truyền dạy giáo thuyết thiển minh sát đến với các thiển 
sinh vùng Bắc Mỹ. Những thiển sinh Bắc Mỹ của Sư đã sưu tập những bài giảng của Sư trong ba tháng 
đầu kỳ an cư tu tập thiển vào năm 1984 trong lúc Sư hướng dẫn thiển ở trung tâm Insight Meditation 
Society để làm thành tập sách với nhan đề "Ngay Trong Kiếp Này". Trong những bài giảng này, Sư 
giảng giải tỉ mỉ từng chi tiết về cả cuộc hành trìn thực tiễn đi đến giác ngộ và khuôn mẫu lý thuyết 
thâm sâu. Những lời dạy của Sư quả là một kho tàng quí báu cho những ai muốn bước chân trên con 
đường giác ngộ—Master U Pandita Sayadaw was one of the most oufstanding meditation masters in 
Burmese Buddhism 1n the modern time. He has written numerous books in Burmese and English on 
meditation, comparative religion and the application of Dharma to daily life. Since 1951, he has taught 
thousands of students, and traveled to many other Aslan coutries as well as to the United States, 
Europe and Australia to lead many Meditaton Practice Retreats. He 1s now the abbot of Panditarama 
Monastery and Meditation Center in Rangoon, where he teaches ordained and lay students from Asia 
and the West. He was one of the most outstanding Dharma successors of Venerable Mahasi Sayadaw 
1n teaching meditation in Burma. In 1984, he traveled to the United States to deliver Vipassana 
meditation teaching to North American practitioners. His American students collected all his discourses 
from the first three months retreat that the Master taught at the Insight Meditation SoclIety to create a 
book tiled "In This Very Life”. In these discourses, the master describes 1n detail both the practical 
Journey of awakening and a profound theoretical model of understanding. His discourses are really a 
precious treasure for those who wish to tread on the path of awakening. 


CMXXXI.Utame: Không Bị Phân Tâm !— Utame: Undistracted! 

Tên của một vị Thiền sư Ni Nhật Bản thời cận đại. Vào năm mười lăm tuổi, Utame được một vị Thiển 
ni giác ngộ dạy pháp nhìn vào chỗ tâm sâu nhất của tâm. Từ đó, Utame chuyên cần hành trì thiển định 
ngày đêm mà không để ý đến bất cứ thứ gì khác. Ngay cả lúc khi ngôi trước gương trang điểm, bà chỉ 


2687 


nhìn vào bản tâm của mình. Nhiêu khi trở nên thâm nhập thiển định đến nỗi bà quên cả việc mình 
đang làm gì mà chỉ ngôi lặng lẽ trong cảnh giới thiển định. Lúc đó cha mẹ bà hoàn toàn không biết gì 
về thái độ lạ lùng của con gái mình, nên họ bắt đầu lo lắng rằng con gái đang bị chứng trầm cảm hay 
suy sụp thần kinh. Họ cố gắng thu xếp cho con gái mình đi ngoạn cảnh hoặc những nơi giải trí cho 
khuây khỏa. Nhưng Utame không có ý thích những nơi như vậy, mà chỉ tập trung hoàn toàn vào cảnh 
giới nội quán. Cuối cùng, một ngày nọ, những nỗ lực của bà đã có kết quả, Utame đã bừng mở đại 
giác. Về sau này Utame lập gia đình và hạ sanh hai trai hai gái. Đến khi chồng bà bị phá sản, bà phải 
nhận công việc đan móc tại nhà để giúp chồng lo cho gia đình. Bà sống đến hơn bẩy mươi tuổi, và thị 
tịch trong trạng thái an nhiên nhẹ nhàng ——Utame Nun Zenji, name of a Japanese Nun Zen master in 
the modern time. Utame was only fifteen years old when she first received Instruction from an 
enlightened Zen nun, who taught her how to look into the innermost self. Utame plunged into 
meditaton day and night, paying no attention to anything else. Even when she was at her mirror 
putting on makeup, she was inwardly looking Iinto the essence of mind. Sometimes she would become 
so absorbed that she would forget what she was doïng and Jjust sit there silently. Now her parents, who 
had no idea what lay behind theirr daughters strange behavior, began to think she might be suffering 
from depression or heading for a nervous breakdown. They tried to get her to go out to the theater and 
take trips to scenic places, but Utame had no desire for any of these diversions. Finally one day her 
efforts came to fruition, and the young woman's mind opened up in great enlightenment. Later Ủtame 
married and bore four children, two sons and two daughters. Her husband had the misfortune to go 
bankrupt, so Utame took up needlework to help support the family. She lived to be more than seventy 
years old, eventually passing away one day 1n a state Of serene repose. 


CMXXXII.Ứng Am Đàm Hoa: Thố Dụng Tâm Thoại (Dụng Tâm Sai Lâầm)— Ying-an T'an-hua: The 
Wrong Applications 0ƒ Mind 
Đàm Hoa Ứng Am, tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 12 vào thời nhà Tống (960- 
1279). Hiện nay chúng ta có khá nhiễu tài liệu chỉ tiết về Sư Đàm Hoa Ứng Am trong Đàm Hoa Ứng 
Am Ngữ Lục, gồm 10 tập, xuất bản tại Trung Hoa vào năm 1166. Các đạo sư Phật giáo luôn thúc giục 
chúng ta phải nắm cho được giáo lý "Không Tính", chẳng những trên phương diện triết lý mà còn phải 
một cách thực tiễn nữa. Trừ phi việc này được thực hiện, nếu không thì việc tu tập công đức bí mật sẽ 
là một cái gì nông cạn và do đó chỉ là giả dối mà thôi. Để giúp cho hành giả tu Thiền thấu hiểu giáo 
lý này, Thiển sư Đàm Hoa Ứng Am ở Thiên Đồng đưa ra lời thuyết giảng như sau: "Những người học 
Thiển bằng mọi cách phải cố tránh dụng tâm một cách sai lầm. Để đạt được giác ngộ hay kiến tánh, 
đây là một dụng tâm sai lầm; để thành Phật hay thành một thiển sư, đây là một dụng tâm sai lầm; tụng 
kinh hay thảo luận triết lý, đây là một dụng tâm sai lầm; đi, đứng, ngồi, nằm, đây là một dụng tâm sai 
lầm; mặc áo, ăn cơm, đây là một dụng tâm sai lầm; nghe theo tiếng gọi của thiên nhiên, đây là một 
dụng tâm sai lầm; thật ra, bất một cử động nào của ông, quay về bên này hay bên kia, hoặc đi phía 
này hay phía kia, tất cả đều là một dụng tâm sai lầm. Thiền chưa bao giờ thuyết Pháp cho mấy ông. 
Tại sao? Bởi vì khi một chữ vào qua lối cổng của văn phòng nhà nước, ngay cả chín trâu cũng không 
lấy nó ra được." Hành giả tu Thiền phải hết sức cẩn trọng, vì từ cái gọi là quan điểm bình thường thí 
nó có vẻ hoàn toàn vô nghĩa. Nếu chúng ta dựa theo nghĩa đen của bài giảng của Thiển sư Đàm Hoa 
Ứng Am, cố tránh những dụng tâm sai lầm thì chúng ta sẽ đi về đâu? Ngay cả cái nỗ lực tuân theo sự 
chỉ dạy của Thiền sư, lẽ nào chính nó cũng là một sự dụng tâm sai lầm hay sao? Rõ ràng Thiền sư 
Đàm Hoa Ứng Am chỉ muốn dạy chúng ta đừng khởi sinh một niệm nào cả, mà là thể hội cho được 
trạng thái "vô tâm", nhưng đây lại cũng là một trạng thái dụng tâm sai lầm. Để làm rõ vấn để, chúng 
ta hãy nghe những mẫu đối thoại giữa các Thiển sư những đồ đệ của các ngài. Một hôm, có một vị 
Tăng hỏi Vân Môn: "Có lỗi lầm gì khi không có một ý niệm nào sinh khởi?" Vân Môn đáp: "Núi Tu 
Di!" Nếu thế thì chúng ta phải làm gì trong cái ngõ cụt này? Tất cả mọi thứ đều bị tước đoạt khỏi 
chúng ta, ngay cả mặt đất cũng không chống đỡ được cho chúng ta. Nhưng đây lại chính là cái tình 


2688 


cảnh mà tất cả các thiển sư muốn đẩy chúng ta vào. Một ánh sáng lóe lên trong bóng tối khi bóng tối 
đạt đến điểm giới hạn của nó. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thạch Môn 
Triệt: "Làm thế nào chúng ta tiến được khi mà không có ý nghĩ về bất cứ thứ gì cả?" Câu trả lời của 
Thạch Môn Triệt là: "Người gỗ ngồi bên khung cửi và người đá ban đêm liệng con thoi vào đó." Hành 
giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng khi hiểu được điều này, hiểu được những điều nghịch lý như thế này, 
thì Tánh Không trở thành những sự kiện trong đời sống của chúng ta. Quả thật là khó khăn để hiểu 
được những mẫu đối thoại này của các Thiên sư thời xưa, nhưng khi hành giả tu Thiền chúng ta hiểu 
được điều này, thì "Tánh Không" lại trở thành những sự kiện trong đời sống thường nhật của chúng ta, 
và chuyện tu tập công đức bí mật không còn là một thứ đạo đức giả nữa—Master Tran-hua Ying-an, 
name of a Chinese Zen Master in the twelfth century during the Sung dynasty. At this time we have 
pretty much detailed documents on this Zen Master in the Records of Teachings of Zen master Tan- 
hua Ying-an, which comprises ten volumes, published in China in 1166. Buddhist teachers always urge 
to make us grasp the doctrine of "Sunyata" (Emptiness) not only philosophically but in the most 
practical way. Unless this is done, the practice of secret virtue will be something artificial and, 
therefore, hypocritical. To help Zen practitioners to thoroughly understand this doctrine, Zen master 
Tan-hua Ying-an of Ten-tung gives the following sermon: "Students of Zen should by all means 
avoid wrong applications of mind. To attain enlightenment or to see 1nto one's own 1nner nature, this 1s 
a wrong application of mind; to attain Buddhahood or to become a master, this 1s a wrong application 
of mind; to recite the sutras or to điscourse on the philosophy, this 1s a wrong application of mind; 
walking, staying, sitting, and lying, this 1s a wrong application of mind; putting on the dress and taking 
meals, this 1s a wrong application of mind; to atftend to the calls of nature, this 1s a wrong application of 
mind; in fact, every moment you make, whether turnng this way or that, or whether walking on this 
side or that, all this 1s a wrong application of mind. Zen has never given you a điscourse on the 
Dharma. Why? Because when one word passes 1n through the gate of the governmernt office, even nine 
bulls are unable to get 1t out.” Zen practitioners should be very careful, for from the so-called common- 
sense point of view 1t looks like sheer nonsense. If we, following the literal meaning of Zen master 
Tran-hua Ying-an's sermon, try to avoid "wrong applications of mind,” where do we finally land? This 
very trying to follow the master, 1s this not also a wrong application of mind? Zen master Tan-hua 
Ying-an evidently teaches us not to awaken a thought, but to realize a state of "no-mind-ness” 
(acittata); but this 1s again a faulty attitude of mind. To make 1t clearer, lets listen to the dialogue 
between Zen masters and therr disciples. One day, a monk asked Yun-mên, "Is there any fault when 
not one thoupht 1s raised, or not?” Yun-mên answered, "Mount Sumeru!” Tf so, what 1s required of us to 
do In this Impasse? Everything 1s taken away from us; the earth 1tself fails to support us. But this 1s the 
very situation into which all Zen masters confrive to drive us. A light flashes out of the darkness when 
the latter reaches 1fs limifs. According to Wudeng Huiyuan, one day, a monk asked Shih-men Che, 
"How shall we make an advance when no thoughts are cherished of anything?” The master's reply was: 
“The wooden man sits on the loom and the stone-man at night throws 1n the shuttle."” Zen practitioners 
should always remember that when something which contrary to the common sense like this 1s 
understood, Emptiness becomes facts of our daily he. It 1s really difficult to understand these 
đialogues from Zen masters of the old days, but when we, Zen pracfitioners, understand this, "Sunyata” 
becomes facts of our daily life, and the practice of secret virtue 1s no more "Pharisaism”. 


CMXXXIII.Ứng Chân Đam Nguyên: Tan Yuan Ving-Zhen 

1) Cúng Giỗ Đầu Tiên Sư Huệ Trung— Held A Memorial Banquet on the First Anniversary øƒ Hui- 
Chung 's Death 

Sau lần gặp gỡ với vua Đường Túc Tông, Thiền Sư Đam Nguyên Ứng Chân, một vị Thiền sư Trung 

Hoa vào thế kỷ thứ tám và thứ chín, ra đi, sống và giảng dạy trên núi Đam Nguyên. Vào ngày ky giỗ 

đầu tiên của Quốc Sư, Đam Nguyên thiết tiệc chay để cúng. Có một vị Tăng hỏi: "Quốc Sư có đến 


2689 


không vậy?" Đam Nguyên nói: "Chưa có đầy đủ tha tâm thông nên không biết." Vị Tăng nói: "Vậy thì 
thiết tiệc chay để làm gì?" Đam Nguyên đáp: "Không cắt đứt thế tục đế." Mặc dâu Thiển Sư Ứng 
Chân hội tụ được một số đồ đệ của mình, nhưng không có trường phái nào của Quốc Sư Huệ Trung tổn 
tại sau ông—After his encounter with the emperor, Ying-zhen went off to live and teach on Mount 
Tan-Yuan. On the first anniversary of the death of the National Teacher, Tan-Yuan held a memorial 
banquet. A monk asked, "Is the National Teacher coming?" Tan-Yuan said, "We wont have his mind."” 
The monk asked, "When why give this banquet?" Tan-Yuan said, “To not stop the truth of the world." 
Although Ying-zhen gathered some of his own students, no lasting school originated from National 
Teacher Hui-chung followed him. 


2)_ Ứng Chân Đam Nguyên: Ở Nơi Nào Mà Quốc Sư Thấy Con?— Where Did You See Me? 

Lúc làm thị giả cho Quốc Sư Huệ Trung, một ngày kia Quốc Sư đang ngôi trên sàng thiển trong pháp 
đường. Đam Nguyên Ứng Chân bước vô pháp đường, Quốc Sư thỏng một chân xuống, Sư nhìn thấy 
liền quay ra. Một lúc sau đó Sư quay trở vô. Quốc Sư hỏi: "Vừa rồi là ý thế nào?" Sư nói: "Quốc Sư 
nói với ai mới được chớ?" Quốc Sư nói: "Ta nói với ông đấy!" Sư nói: "Ở nơi nào mà Quốc Sư thấy 
con?"—When Zen master Tan-Yuan-Ying-Zhen served as attendant for Natonal Teacher Huizhong, 
one day the National Teacher sat on the meditation platform In the Dharma hall. When Tan-Yuan 
came In, the National Teacher put down one foot. When Tan-Yuan saw this he immediately went out 
again. After a while he came back Into the hall. The National Teacher said, "What was that about 
when you came 1n a while ago?” Tan-Yuan said, “To whom do you speak of 1t?" The National Teacher 
said, "lam asking you." Tan-Yuan said, "Where did you see me?” 


3) Ứng Chân Đam Nguyên: Ta Không Tưởng Là Ông Đã Tới Cảnh Đó!—I Didn 't Imagine That 
You 'd Reached That Stafe 

Một hôm, Ma Cốc hỏi Đam Nguyên: "Tượng Quán Âm 12 mặt có linh thiêng không?" Thiền Sư Đam 

Nguyên Ứng Chân nói: "Có." Ma Cốc vả cho Sư một bạt tai, Sư nói: "Ta không tưởng tượng là ông đã 

tới cảnh đó." One day, Mayu asked Tan-Yuan, "Is the twelve-faced Kwan Yin holy or not?" Tan- 

Yuan said, "Yes." Mayu then slapped Tan-Yuans ears. Tan-Yuan said, "I didnt Iimagine that youd 

reached that sfate." 


4) Ứng Chân Đam Nguyên: Thanh Mai— Green Plus 

Một hôm khác, Đam Nguyên xách một cái giỏ tre vào phòng phương trượng. Quốc Sư hỏi: "Ông đang 
mang cái gì trong giỏ tre đó?" Sư nói: "Mận xanh (thanh mai)." Quốc Sư nói: "Tại sao ông đem mận 
xanh tới để làm gì?" Sư nói: "Cúng dường Quốc Sư." Quốc Sư nói: "Mận còn sống làm sao cúng dường 
được?" Sư nói: "Lấy đó mà biểu thị lòng hiến dâng." Quốc Sư nói: "Phật không nhận cúng dường." Sư 
nói: "Con đây chỉ như thế, tại sao Quốc Sư lại hành động bằng cách này?" Quốc Sư nói: "Ta chẳng 
cúng dường." Sư nói: "Vì sao mà không cúng dường?" Quốc Sư nói: "Ta không có trái cây."—On 
another day, Tan-Yuan carried a bamboo basket Into the abbotfs room. The National Teacher asked, 
"What are you carrying in the basket?” Tan-Yuan said, "Green plums." The National Teacher said, 
"Why did you bring them?” Tan-Yuan said, "To provide you support." The National Teacher said, 
"What good are they 1f theyTre green?" Tan-Yuan said, "I Just give them as an offering." The National 
Teacher said, "Buddha doesnft accept support." Tan-Yuan said, "When I do something like this, why do 
you act in this manner?” The National Teacher said, "I don't give support." Tan-Yuan said, "Why not?" 
The National Teacher said, "I don have any fruit." 


3) Ứng Chân Đam Nguyên: Vòng Tròn Của Tiểu Sư!— Little Monk's Circle! 
Một hôm, chú tiểu trẻ Đam Nguyên hành cước trở về, vẽ một vòng tròn trước mặt Thiền Sư Mã Tổ, lễ 
bái, rồi bước vào đứng trong đó. Mã Tổ nói: "Ông há không muốn làm Phật sao?" Đam Nguyên nói: 


2690 


"Con không thể gạt được Hòa Thượng." Mã Tổ nói: "Lão Tăng không giống như ông." Đam Nguyên 
không nói thêm nữa—One day, the young monk Danyuan returned from a pilprimage. He drew a 
circle 1n front of Ma-tsu, stepped Inside 1t, bowed, and stood there. Zen master Ma-tfsu said, "So, you 
dont want to become a Buddha?" Danyuan said, "I cant deceive you." Master Ma-tsu said, "Ứm not 
like you.” Danyuan was silent. 


CMXXXIV.Ương Quật Ma La: Angulimala 

1) Hãy Dừng Lại!—Stop! 

Ưng Quật Ma La là tên của một môn đồ Bà La Môn, người đã tu tập sai lầm bằng cách giết người và 
đeo chuỗi được xâu lại bằng những ngón tay của những người chết, và coi chuyện sát hại người là một 
hành động tín ngưỡng linh thiêng. Sau khi ông giết 99 người, người thứ 100 mà ông gặp là mẹ ông. 
Trong khi đang đuổi giết mẹ, thì Đức Phật xuất hiện, ông bèn buông tha mẹ mà đuổi theo Phật. Tuy 
nhiên, sau vài câu trao đổi với Phật, ông được Phật cảm hóa. Hối hận vì những tội lỗi của mình, ông 
bèn xin gia nhập Tăng đoàn. Với thiên nhãn thông, Phật nhìn thấy cò thể hóa độ được ông trở thành A 
La hán vì những thiện nghiệp trong những đời trước của ông. Theo kinh điển Phật thì một ngày nọ 
trong khi đang khất thực trong vùng, Phật xuất hiện trước nhà của Ương Quật Ma La, trong khi ông 
nây đang đuổi giết mẹ, khi thấy Phật Ương Quật bèn đuổi theo để giết Phật. Cứ chạy theo Phật mà 
không bắt kịp, Ương Quật bèn la to lên kêu Phật dừng lại, dừng lại ! Phật bèn đáp lại rằng: “Nầy 
Ương Quật ! Ta đã dừng lại từ lâu và đang đợi nhà ngươi đây! Tuy nhiên, vấn để là ngươi không chịu 
dừng lại.” Sau đó Phật giải thích cho Ương Quật thế nào là “Dừng lại.” Cuối cùng Ương Quật hiểu và 
cải đạo thành Phật tử và cuối cùng sau khi dụng công tu tập ông đã đắc quả A La Hán—A Brahmin 
follower who erroneously practiced by killing people and wore chaplet of finger-bones (the S1vaitic 
sect that wore such chaplets), and made assassination a religious act. After he killed 99 people, the 
hundredth person he met was his mother. While chasing to kill his mother, the Buddha appeared, he 
turned to chase the Buddha; however, after some conversations with the Buddha, he was converted by 
the Buddha. He repented his evil ways and Joined the Order—He was a greatest killer when the 
Buddha was alive. However, the Buddha with his Buddha eye, foresaw that this killer had the potential 
to attain Arhathood enlightenment because of his good karma from previous lives. According to 
Buddhist sutras, one day when the Buddha was In the neighborhood to beg for food, he appeared in 
front of Angulimalaˆs house, the killer was attempting to kill his mother , but he saw the Buddha and 
decided to chase after the Buddha 1nstead. He kept chasing the Buddha but in no way he could catch 
up with the Buddha. He then yelled at the Buddha: “Gotama, stop! Stop! Stop! He Kept asking the 
Buddha to stop. The Buddha responded: “Angu! I have stop for so long and have been watfing for you; 
The Buddha then continued to explain to him 
the real meaning of ^“stop.” He understood and was converted to practice Buddhism and eventually 
attained enlightenment. 


» 


however, the problem 1s you; you don”t want to stop. 


2) Ương Quật Sản Nan— Angulimala and the D[fficult Delivery 

Ương Quật Ma La giúp người sanh khó. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển I, một hôm, Ương Quật 
Ma La vào thành khất thực, đến nhà một vị trưởng giả, chính lúc ấy trong nhà có một phụ nữ sắp sinh, 
Trưởng giả bèn xin Ương Quật Ma La chỉ cho cách sinh nở mẹ tròn con vuông. Ương Quật không biết, 
liền trở về chỗ Phật, xin ngài chỉ dạy pháp cứu trợ. Đức Phật dạy: "Thầy mau đến nhà ấy bảo rằng: Ta 
từ pháp hiển Thánh mà đến, chưa từng sát sinh một sinh vật nào." Ương Quật Ma La vâng lời Phật, 
liền trở lại nhà vị trưởng giả và làm y theo lời Phật day. Người phụ nữ được nghe lời Phật liền sanh 
con một cách bình an—Angulimala's helping woman who to give birth to a baby 1n a đifficult situation. 
According to Wudeng Huiyuan, volume I, one day, Angulimala went to the town to beg for food; when 
he arrived at a home of a wealthy and noble person, there was a woman who was about to give birth to 
a baby. The wealthy and noble person requested him to assist with a safety procedure for childbirth, 


2691 


but Angulimala didnt know anything about delivery of a baby, so he went back to consult with the 
Buddha for a supporting method. The Buddha told Angulimala, "You should go back there and tell 
them that 'Ï came from the dharma of the sage, never kill any beings'." Angulimala obeyed the 
Buddha%s advice, came back to the home of a wealthy and noble person and did exactly what the 


Buddha told him. After hearing these words, the woman delivered her baby safely. 


CMXXXYV.Uu Ba Cúc Đa: Upagupta 
1) Một Người Thủ Đà La Trở Thành Tổ Thứ Tư Dòng Thiền Ấn Độ—A Sudra Man Became the 
Fourth Indian Patriarch 

Ưu Ba Cúc Đa, vị Tổ thứ tư của dòng Thiền Ấn Độ là một người sanh ra trong giai cấp Thủ Đà La 
(giai cấp hạ tiện nhất trong xã hội Ấn Ðộ), gia nhập Tăng đoàn lúc 17 tuổi. Ngài nổi tiếng như một vị 
Phật, dưới triều vua A Dục, và là thầy của vua A Dục, ngài đã trở thành vị tổ thứ tư của Ấn Độ, 100 
năm sau ngày Phật nhập Niết Bàn. Theo bộ Đại Sử và bộ Văn Thù Căn Kiếp, ngài A Nan bảo đệ tử 
của mình là Thương Na Hòa Tu hãy bảo hộ Phật giáo và truyền pháp lại cho Ưu Ba Cúc Đa, ngươì xứ 
Ma Thâu La, làm tổ thứ tư của Thiển Tông Ấn Độ. Chính ngài A Nan đã nói lại theo lời thọ ký của 
Đức Phật thì Ưu Ba Cúc Đa sẽ trở thành một vị Phật, nhưng không phải là một vị Đẳng Giác Phật. Vì 
không thấy tên Ưu Ba Cúc Đa xuất hiện trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy, nên người ta cho rằng 
ông là một vị Tăng thuộc phái Thuyết Nhất Thuyết Hữu Bộ (Thuyết Nhất Thuyết Hữu Bộ, gọi tắt là 
Hữu Bộ, một trong 20 bộ phái Tiểu Thừa, là trường phái dạy về sự hiện hữu hay thực hữu của chư 
pháp hữu vi và vô vi, trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Trường phái nầy đã phát triển bên Ấn Độ trong 
nhiều thế kỷ, sau lan truyền rộng rãi qua Trung Hoa và Nhật Bản)—Upagupta, the fourth patriarch in 
the Indian lineage of Zen. A Sudra by birth, who entered upon monasfic lie when l7 years of age. He 
was renowned as almost a Buddha, lived under king Asoka, and teacher of Asoka, and 1s reputed as the 
fourth patriarch, 100 years after the nirvana. According to the Mahavamsa Commenfary and the 
ManJusrimulakalpa, Ananda asked his dharma heir Sanavasa to protect the religion after his demise 
and to ordain Upagupta, a citizen of Mathura, to become the fourth patriarch of Indian Ch?an Sect. He 
foretold that, according to the prophecy of the Buddha, Upagupta would become a Buddha but not a 
Sambuddha. Due to the absence of his name in Theravada literature, 1t is assumed that Upagupta was a 
Sarvastivadin monk (Realistic school, Prajnaptivadinah, a branch of the Mahasanghikah (Đại Chúng 
Bộ), one of the twenty Hinayana sects, the School which preaches the Existence of All Things which 
held that dharmas have a real existence 1n the past, present and future. This school took the view of 
phenomenality and reality, founded on the PraJnapti-sastra. This school flourished in India for many 
cenfuries and was widely studied in China and Japan). 


2) UƯu Ba Cúc Đa Sẽ Thành Phật, Nhưng Không Phải Là Đẳng Giác Phật—Upagupta Would 
Become a Buddha But Not a Sambuddha 
Ưu Ba Cúc Đa, tên của vị Tổ thứ tư thuộc dòng Thiền Ấn Độ. Người sanh ra trong giai cấp Thủ Đà La 
(giai cấp hạ tiện nhất trong xã hội Ấn Độ), gia nhập Tăng đoàn lúc 17 tuổi. Ngài nổi tiếng như một vị 
Phật, dưới triều vua A Dục, và là thầy của vua A Dục, ngài đã trở thành vị tổ thứ tư của Ấn Độ, 100 
năm sau ngày Phật nhập Niết Bàn. Theo bộ Đại Sử và bộ Văn Thù Căn Kiếp, ngài A Nan bảo đệ tử 
của mình là Thương Na Hòa Tu hãy bảo hộ Phật giáo và truyền pháp lại cho Ưu Ba Cúc Đa, ngươì xứ 
Ma Thâu La, làm tổ thứ tư của Thiển Tông Ấn Độ. Chính ngài A Nan đã nói lại theo lời thọ ký của 
Đức Phật thì Ưu Ba Cúc Đa sẽ trở thành một vị Phật, nhưng không phải là một vị Đẳng Giác Phật — 
The fourth patriarch in the Indian lineage of Zen. A Sudra by birth, who entered upon monastic life 
when 17 years of age. He was renowned as almost a Buddha, lived under king Asoka, and teacher of 
Asoka, and 1s reputed as the fourth patriarch, 100 years after the nirvana. According to the Mahavamsa 
Commentary and the ManJusrimulakalpa, Ananda asked his dharma heir Sanavasa to protect the 
relipion after his demise and to ordain Ủpagupta, a citizen of Mathura, to become the fourth patrlarch 


2692 


of Indian Ch'an Sect. He foretold that, according to the prophecy of the Buddha, Upagupta would 
become a Buddha but not a Sambuddha. 


CMXXXVI.Ưu Bà Tắc Kinh: Nhân Sinh Quan Vũ Trụ Quan Phật Giáo— Upasaka Sutra: Buddhist 
Ouflook on Le and World 
Cổ nhân Đông phương có dạy: “Nhân ư vạn vật tối linh,” tuy nhiên, đối với Phật giáo, bất cứ sinh 
mạng nào cũng đều quý và có giá trị như nhau. Nghĩa là không sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. 
Theo kinh Ưu Bà Tắc, Phật giáo đồng ý trong mọi loài thì con người có được các căn và trí tuệ cần 
thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng điều kiện của con người không quá cực khổ như những chúng sanh ở 
địa ngục hay ngạ quỷ. Với Phật giáo, sanh ra làm người là chuyện khó. Nếu chúng ta sanh ra làm 
người, với nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong đời. Vì vậy chúng ta phải cố gắng làm cho kiếp 
sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Ngoài ra, con người có trí thông minh. Phẩm chất quý báu này giúp 
chúng ta có thể tìm hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và tu tập giác ngộ. Phật tử thuần thành 
nên luôn nhớ rằng kiếp sống kế tiếp của chúng ta như thế nào là tùy vào những hành động và những 
thói quen mà chúng ta thành lập trong hiện tại. Vì vậy mục đích của chúng ta ngay trong kiếp này 
hoặc là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, hoặc là trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Và hơn hết, 
là chúng ta biến cuộc sống quý báu này thành một đời sống viên mãn nhất trong từng phút từng giây. 
Muốn được như vậy, khi làm việc gì mình phải ý thức được mình đang làm việc ấy, chứ không vọng 
động. Theo quan điểm Phật giáo, chúng ta đang có kiếp sống của con người với nhiều phẩm chất cao 
đẹp khó có trong đời. Vì vậy mà chúng ta nên làm cho kiếp sống này có ý nghĩa hơn. Thông thường 
chúng ta cứ nghĩ rằng kiếp con người mà mình đang có là chuyện đương nhiên và vì vậy mà chúng ta 
hay vương vấn níu kéo những cái mà chúng ta ưa thích và sắp xếp mong cầu cho được theo ý mình, 
trong khi sự việc vận hành biến chuyển theo quy luật riêng của chúng. Suy nghĩ như vậy là không thực 
tế và khiến chúng ta phải phiền muộn. Tuy nhiên, nếu chúng ta ý thức rằng chúng ta đang có những 
phẩm chất cao quý và ý thức rằng mọi việc trong cuộc sống của chúng ta đang diễn ra một cách tốt 
đẹp thì chúng ta sẽ có một cái nhìn tích cực và một cuộc sống an vui hơn. Một trong những phẩm chất 
cao quý mà chúng ta đang có là trí thông minh của con người. Phẩm chất quý báu này khiến chúng ta 
có thể hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và cho phép chúng ta tiến tu trên đường đi đến giác 
ngộ. Nếu tất cả các giác quan của chúng ta như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân còn nguyên vẹn 
thì chúng ta có thể nghe chánh pháp, đọc sách về chánh pháp và suy tư theo chánh pháp. Chúng ta thật 
may mắn được sanh ra trong thời đại lịch sử mà Đức Phật đã thị hiện và giảng dạy Chánh pháp. Từ 
thời Đức Phật đến nay, chánh pháp thuần khiết này đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Chúng ta 
cũng có cơ may có nhiều vị đạo sư có phẩm hạnh dạy dỗ, và những giáo đoàn xuất gia với những cộng 
đồng pháp lữ chia sẻ lợi lạc và khuyến tấn chúng ta trên bước đường tu tập. Những ai trong chúng ta 
có may mắn sống trong các xứ sở ấp ủ bảo vệ tự do tôn giáo nên việc tu tập không bị giới hạn. Hơn 
nữa, hiện nay hầu hết chúng ta đều có cuộc sống không quá nghèo khổ, thức ăn đồ mặc đầy đủ và chỗ 
ở yên Ổn, đó là cơ sở để chúng ta tiến tu mà không phải lo lắng về những nhu cầu vật chất. Tâm thức 
chúng ta không bị các tà kiến hay định kiến che chắn quá nặng nể, chúng ta có tiềm năng để làm 
những việc lớn lao trong cơ hội hiện tại, chúng ta phải trân trọng, phải khai triển cái nhìn dài hạn cho 
cuộc tu tập này vì kiếp sống hiện tại của chúng ta rất ngắn ngủi. Phật tử thuần thành phải luôn nhớ 
rằng tâm thức chúng ta không dừng lại khi chúng ta rủ bỏ xác thân tứ đại này. Tâm thức chúng ta 
không có hình dạng hay màu sắc, nhưng khi chúng rời thân hiện tại vào lúc chúng ta chết, chúng sẽ tái 
sanh vào những thân khác. Chúng ta tái sanh làm cái gì là tùy thuộc vào những hành động trong hiện 
tại của chúng ta. Vì vậy mà một trong những mục đích của kiếp mà chúng ta đang sống là chuẩn bị 
cho sự chết và những kiếp tương lai. Bằng cách đó, chúng ta có thể chết một cách thanh thản với ý 
thức rằng tâm thức chúng ta sẽ tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp. Một mục đích khác mà chúng ta có thể 
hướng tới trong việc sử dụng kiếp sống này là đạt đến sự giải thoát hay giác ngộ. Chúng ta có thể 
chứng quả vị A La Hán, giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử; hoặc chúng ta có thể tiếp tục tu tập để 


2693 


trở thành vị Phật Chánh đẳng Chánh giác, có khả năng làm lợi lạc cho mọi người một cách có hiệu 
quả nhất. Đạt đến sự giải thoát, dòng tâm thức của chúng ta sẽ được hoàn toàn thanh tịnh và không 
còn những tâm thái nhiễu loạn. Chúng ta sẽ không còn sân hận, ganh ty hay cao ngạo nữa; chúng ta 
cũng sẽ không còn cảm thấy tội lỗi, lo lắng hay phiền muộn nữa, và tất cả những thói hư tật xấu đều 
tan biến hết. Hơn thế nữa, nếu có chí nguyện đạt đến sự giác ngộ vì lợi ích cho tha nhân thì lúc ấy 
chúng ta sẽ phát khởi lòng từ ái đối với chúng sanh muôn loài, và biết làm nững việc cụ thể để giúp 
đỡ họ một cách thích hợp nhất. Cũng còn một cách khác nhằm lợi dụng cái thân quý báu này là phải 
sống một đời sống viên mãn nhất trong từng giây từng phút. Có nhiễu cách để làm được như vậy. Thứ 
nhất là phải sống trong chánh niệm trong từng giây từng phút, tức là hiện hữu trọn vẹn ở đây và ngay 
bây giờ trong từng hành động. Khi chúng ta ăn chúng ta tập trung trong việc ăn, cảm nhận được mùi vị 
và độ nhu nhuyễn của thức ăn; khi bước đi chúng ta đặt tâm ý trong những cử động liên quan đến việc 
di chuyển, không để cho tâm thức chúng ta lông bông với những tạp niệm. Khi chúng ta lên lầu, chúng 
ta có thể suy nghĩ, “Ta nguyện giúp cho mọi người được sinh vào cảnh giới tốt đẹp, được thăng hoa, 
được giải thoát và giác ngộ.” Khi chúng ta rửa chén hay giặt đồ, chúng ta có thể tâm niệm, “Ta 
nguyện giúp cho mọi người có được tâm thức thanh tịnh, không còn những tâm thái nhiễu loạn và u 
mê.” Khi trao vật gì cho ai, chúng ta có thể tâm niệm, “Nguyện rằng ta có khả năng đáp ứng mọi nhu 
cầu của chúng sanh.” Chúng ta có thể chuyển hóa một cách sinh động trong từng hành động với mong 
ước mang lại hạnh phúc cho người khác. Thật là sai lầm khi nghĩ rằng nhân sinh quan và vũ trụ quan 
của đạo Phật là một quan niệm bi quan, rằng con người luôn sống trong tinh thân bi quan yếm thế. 
Ngược lại, người con Phật mỉm cười khi họ đi suốt cuộc đời. Người nào hiểu được bản chất thật của 
cuộc sống, người ấy hạnh phúc nhất, vì họ không bị điên đảo bởi tính chất hư ảo, vô thường của vạn 
vật. Người ấy thấy đúng thật tướng của vạn pháp, chứ không thấy như cái chúng dường như. Những 
xung đột phát sanh trong con người khi họ đối đầu với những sự thật của cuộc đời như sanh, lão, bệnh, 
tử, vân vân, nhưng sự điên đảo và thất vọng nầy không làm cho người Phật tử nao núng khi họ sẵn 
sàng đối diện với chúng bằng lòng can đảm. Quan niệm sống như vậy không bi quan, cũng không lạc 
quan, mà nó là quan niệm thực tiễn. Người không biết đến nguyên tắc hằng chuyển trong vạn pháp, 
không biết đến bản chất nội tại của khổ đau, sẽ bị điên đảo khi đương đầu với những thăng trầm của 
cuộc sống, vì họ không khéo tu tập tâm để thấy các pháp đúng theo thực tướng của chúng. Việc xem 
những lạc thú là bển vững, là dài lâu của con người, dẫn đến biết bao nhiêu nỗi lo toan, khi mọi 
chuyện xãy ra hoàn toàn trái ngược với sự mong đợi của họ. Do đó, việc trau đổi, tu tập một thái độ xả 
ly đối với cuộc sống, với những gì liên quan đến cuộc sống thật là cần thiết. Thái độ xả ly hay thản 
nhiên vô chấp nầy không thể tạo ra những bất mãn, thất vọng và những xung đột nội tâm, bởi vì nó 
không chấp trước vào thứ nầy hay thứ khác, mà nó giúp chúng ta buông bỏ. Điều nầy quả là không dễ, 
nhưng nó là phương thuốc hữu hiệu nhất nhằm chế ngự, nếu không muốn nói là loại trừ những bất toại 
nguyện hay khổ đau. Đức Phật thấy khổ là khổ, hạnh phúc là hạnh phúc, và Ngài giải thích rằng mọi 
lạc thú thế gian, giống như các pháp hữu vi khác, đều phù du và hư ảo. Ngài cảnh tỉnh mọi người 
không nên quan tâm quá đáng đến lạc thú phù du ấy, vì không sớm thì muộn cũng dẫn đến khổ đau 
phiển não. Xả là phương thuốc giải độc hữu hiệu nhất cho cả hai thái độ bi quan và lạc quan. Xả là 
trạng thái quân bình của Tâm, không phải là trạng thái lãnh đạm thờ ơ. Xả là kết quả của một cái tâm 
đã được an định. Thật ra, giữa thái độ bình thản khi xúc chạm với những thăng trầm của cuộc sống là 
điều rất khó, thế nhưng đối với người thường xuyên trau dỗổi tâm xả sẽ không đến nỗi bị nó làm cho 
điên đảo. Hạnh phúc tuyệt đối không thể phát sinh nơi những gì do điều kiện và sự kết hợp tạo thành 
(các pháp hữu vi). Những øì chúng ta ấp ủ với bao nỗi hân hoan vào giây phút nây, sẽ biến thành đau 
khổ vào giây phút kế. Lạc thú bao giờ cũng thoáng qua và không bền vững. Sự thỏa mãn đơn thuần 
của giác quan mà chúng ta gọi là lạc, là thích thú, nhưng trong ý nghĩa tuyệt đối của nó thì sự thỏa 
mãn như vậy không phải là điều đáng mừng. Vui cũng là khổ, là bất toại nguyện, vì nó phải chịu sự 
chi phối của luật vô thường. Nếu có cái nhìn đây trí tuệ như vậy, chúng ta sẽ thấy được các pháp đúng 
theo tính chất của nó, trong ánh sáng chân thật của nó, có thể chúng ta sẽ nhận ra rằng thế gian nầy 


2694 


chẳng qua chỉ là tuổng ảo hóa, nó dẫn những ai dính mắc vào nó đi lầm đường lạc lối. Tất cả những 
thứ gọi là lạc thú đều là phù du, là sự mở màn cho đau khổ mà thôi. Chúng chỉ nhất thời xoa dịu những 
vết lở lói thẩm hại của cuộc đời. Đây chính là những gì thường được hiểu là khổ trong đạo Phật. Do 
biến hoại, chúng ta thấy rằng khổ không bao giờ ngừng tác động, nó vận hành dưới dạng thức nầy hay 
dạng thức khác. Với Đức Phật, con người là tối thượng, nên Ngài đã dạy: “Hãy là ngọn đuốc và là nơi 
nương tựa của chính bạn, chớ đừng tìm nơi nương tựa vào bất cứ nơi nào khác.” Đó là lời nói chân thật 
của Đức Phật. Ngài đã từng nói: “Tất cả những øì thực hiện được đều hoàn toàn do nỗ lực và trí tuệ 
rút ra từ kinh nghiệm bản thân của con người. Con người làm chủ vận mệnh của mình. Con người có 
thể làm cho cuộc đời mình tốt hơn hoặc xấu hơn. Con người nếu tận sức tu tập đều có thể thành 
Phật.”——The Eastern ancient said: “Man 1s the most sacred and superior being,” however, to Buddhism, 
any living being”s life 1s precious and of the same value. That 1s to say no being”s life 1S more precIous 
than the other”s. According to the Upasaka Sutra, Buddhism agrees that ¡in all living beings, man 1s 
endowed with all necessary facultes, intelligence. Buddhism also agrees that conditions of human 
beings are not too miserable as those beings in the hell or the hungry ghosts. To Buddhism, human life 
1s difficult to obtain. IÝ we are born as human beings with many qualities, difficult to attain. We should 
try to make our lives meaningful ones. Besides, human beings have intelligence. This precious quality 
enables us to Iinvesftigate the true meaning of life and to practice the path to enlightenment. Devout 
Buddhists should always remember that what rebirth we wIll take depends on our present actions and 
habits. Thus, our purpose 1n this very life 1s to attain liberation or enlightenment, either becoming 
liberated from cyclic existence (Arhats), or becoming fully enlightened Buddhas. Most of all, we 
should be able to take advantage of our precious human lives to live to the fullest, moment by moment. 
To achieve this, we must be mindful of each moment, not being 1n the here-and-now when we act. 
According to Buddhist point of view, we have precious human lives, endowed with many qualitles to 
attain. Because of this, we can make our lives highly meaningful. We often take our lives for granted 
and dwell on the things that aren”t going the way we would like them to. Thinking this way 1S 
unrealistic and makes us depressed. However, 1ƒ we think about the qualiies we do have and 
everything that 1s going well, we'll have a different and more Joyful perspective on life. One of our 
øreatest endowments 1s our human intelligence. This precious quality enables us to Investigate the 
meanming of life and to practice to advance on the path to enlightenmetnt. If all of our senses, eyes, ©ars, 
mental... are intact, we are able to hear the Dharma, read books on 1t, and think about 1ts meaning. 
W€ re so lucky to be born 1n an historical era when the Buddha has appeared and taught the Dharma. 
These teachings have been transmitted in a pure from teacher to student 1n lineages steming back to 
the Buddha. We have the opportunity to have qualified spiritual masters who can teach us, and there 
are commumifies of ordained people and Dharma friends who share our Interest and encourage us on 
the path. Those of us who are fortunate to live in counftries that cherish religious freedom aren't 
resfricted from learning and practicing the path. In addition, most of us don”t live in desperate pOverty 
and thus have enough food, clothing and shelter to engage 1n spiritual practice without worrying about 
basic material needs. Our minds aren't heavily obscured with wrong views and we are in(erested in 
self-development. We have the potential to do great things with our present opportumty. But to 
appreciate this, we must develop a long-term vision for our cultivation because our present lives are 
only a short one. Devout Buddhists should always remember that our mindstreams don”t cease when 
our physical bodies die. Qur minds are formless entities, but when they leave our present bodies at the 
time of death, they will be reborn in other bodies. What rebirth we'll take depends on our present 
actions. Therefore, one purpose of our lives can be to prepare for death and future lives. In that way, 
we can die peacefully, knowing our minds will be propelled towards good rebirths. The other way that 
we can utilize our lives 1s to attain liberation or enlightenment. We can become arhats, beings 
liberated from cycÏic existence, or we can go on to become fully enlightened Buddhas, able to benefit 
others most effectively. Attaimng liberation, our minds will be completely cleansed of all đisturbing 


2695 


attitudes. Thus we”ll never become angry, Jealous or proud again. We no longer feel guilty, anxIous or 
depressed, and all our bad habits will be gone. In addition, 1ƒ we aspire to attain enlightenment for the 
benefit of everyone, we'll have spontaneous affection for all beings, and will know the most 
appropriate ways to help them. Also another way to take advantage of our preclous human Ïlives 1s tO 
live life to the fullest, moment by moment. There are several ways to do this. One 1s to be mindful of 
each moment, being in the here-and-now as we act. When we eat, we can concenfrate on eating, 
noting the taste and texture of the food. When we walk, we concentrate on the movements Involved in 
walking, without letting our minds wander to any other thoughts. When we go upsfairs, we can think, 
“may I lead all beings to fortunate rebirths, liberation and enlightenment.” While washing dishes or 
clothes, we think, “may I help all beings cleanse their minds of disturbing attitudes and obscurations.” 
When we hand something to another person, we think, “May I be able to satisfy the needs of all 
beings.” We can creatively transform each action by generating the wish to bring happiness to others. lt 
1S wrong to imagine that the Buddhist outlook on hfe and the world 1s a gloomy one, and that the 
Buddhsst 1s in low spirit. Far from 1t, a Buddhist smiles as he walks through life. He who understands 
the true nature of life 1s the happliest individual, for he 1s not upset by the evanescent (extremely small) 
nature of things. He tries to see things as they are, and not as they seem to be. Conflicts arise in man 
when he 1s confronted with the facts of life sụch as aging, 1llness, death and so forth, but frustration and 
disappointment do not vex him when he 1s ready to face them with a brave heart. This view of Hife 1s 
neither pessimistic nor optImistic, but the realistic view. The man who 1gnores the principle of unrest in 
things, the Intrinsic nature of suffering, 1s upset when confronted with the vicissitudes of life. Man”s 
recogniton of pleasures as lasting, leads to much vexation, when things occur quite confrary to his 
expectatlons. It 1s therefore necessary to cultivate a detached outook towards life and things 
pertaininng to life. Detachment can not bring about frustration, disappointment and mental tormert, 
because there 1s no clinging to one thing and another, but letting go. This indeed 1s not easy, but 1t 1s 
the sure remedy for controlling, 1ƒ not eradicating, unsatisfactoriness. The Buddha sees suffering as 
suffering, and happiness as happiness, and explains that all cosmic pleasure, like all other conditioned 
attachinss, 1s evanescent, 1s a passing show. He warns man against attaching too much 1mportance to 
fleeing pleasures, for they sooner or later beget discontent. Equanimity 1s the best antidote for both 
p©ssimism and optimism. Equanimity 1s evenness of mind and not sullen indifference. It 1s the result of 
a calm, concentrated mind. It 1s hard, indeed, to be undisturbed when touched by the realitles of life, 
but the man who cultivates truth 1s not upset. Absolute happiness can not be derived from things 
conditioned and compounded. What we hug in great glee this moment, turns I1ntO a source of 
đissatisfaction the next moment. Pleasures are short-lived, and never lasting. The mere gratification of 
the sense faculties we call pleasure and enJoyment, but in the absolute sense of the world such 
gratification 1s not happy. Joy too 1s suffering, unsatisfactory; for 1t 1s transient. IÝ we with our inner eye 
try to see things In their proper perspective, 1n therr true light, we will be able to realize that the world 
1s but an 1llusion that leads astray the beings who cling to it. AlI the so-called mundane pleasures are 
fleeting, and only an Iintroduction to pain. They g1ve temporary relief from lifeˆ*s miserable ulcers. This 
1s what 1s known as suffering produced by change. Thus, we see that suffering never ceases to WOTK, 1f 
functions 1n some form or other and 1s always at work. To the Buddha, man 1s a supreme being, thus, 
he taupht: “Be your own torch and your own refuge. Do not seek refuge in any other person.” This was 
the Buddha's truthful word. He also said: “All realizations come from effort and intelligence that 
derive from one”s own experience. Man 1s the master of his destiny, since he can make his life better 
or Wworse. If he tries his best to cultivate, he can become a Buddha.” 


2696 


CMXXXVII.Vạn An: Man An 
1) Đừng Đổ Thừa Cho Bất Cứ Thứ Gì Cản Trở Chúng Ta Tu Tập Thiền Quán—Do Not Blame On 
Anything That Stops Us From Meditation Pracfice 

Có lần Thiển sư Vạn An đã nói: "Đừng nói rằng những kẻ thế tục, vì sống trong một thế giới đầy nhục 
cảm và dục vọng, khó mà ngồi xuống và quán tưởng, cũng đừng nói rằng vì bận nhiều việc quá nên 
khó định tâm, hoặc vì công tác hay công việc làm ăn nên không thể tu tập Thiển được, và cũng đừng 
nói rằng người nghèo hoặc người bệnh không học đạo được. Tất cả những bào chữa đó đều xuất phát 
từ lòng tin yếu ớt và từ ý niệm rất nông cạn về giác ngộ. Nếu bạn thấy sự sanh tử là một vấn để 
nghiêm túc và hiểu rằng thế giới thực sự là vô thường, ý chí giác ngộ của bạn sẽ mạnh lên và cái tâm 
vị kỷ, tự ngã, tự kiêu và tham lam sẽ dần dần biến mất và bạn sẽ đến học Đạo, bằng tọa Thiển, trong 
đó, nguyên lý và sự kiện là một. Hãy tưởng tượng giữa đám đông, bạn vừa lạc mất đứa con một của 
bạn, hay bạn vừa đánh rơi một viên ngọc quý vô giá. Bạn có cam chịu để đứa con của bạn hoặc viên 
ngọc mất đi, chỉ vì bị đám đông xô đẩy hay không? Hoặc ngay cả vì bận ngập đầu, vì quá nghèo, hoặc 
bệnh hoạn, bạn sẽ không đi tìm đứa con của bạn hay sao? Cho dầu phải chui vào giữa đám đông dày 
đặc, nhốn nháo, và tiếp tục đi tìm kiếm suốt cả đêm, tâm trí bạn có yên ổn cho đến khi tìm lại được 
đứa con hoặc viên ngọc quý không?—Zen Master Man-an once said, "Do not say that 1t 1s harder for 
lay people living in the world of senses and desires to sit and meditate, or that 1t 1s hard to concentrate 
with so many worldly duties, or that one with an official or professional career cannot practice Zen, or 
that the poor and the sickly do not have the power to work on the Way. These excuses are all due to 
1mpotence of faith and superficiality of the thought of enlightenmert. If you observe that the matter of 
life and death 1s serious, and that the world 1s really impermanent, the will for enlightenment will 
ørow, the thieving heart of egoism, selfishness, pride, and covetousness will gradually die out, and you 
will come to work on the Way by sitting meditation in which principle and fact are one. Suppose you 
were to lose your only child in a crowd or drop and invaluable gem: do you think you would let the 
child or the Jewel go at that, Just because of the bustle and the mob? Would you not look for them even 
1f you had a lot of work to do or were poor or sickly? Even 1f you had to plunge 1nto an Immense crowd 
of people and had to continue searching 1nto the night, you would not be easy in mind until you had 
found and retrieved your child or your Jewel." 


2) Vạn An: Lục Trần Là Thiền, Dục Vọng Là Đạo— The Six Senses Are Themselves Meditation, 
Sensual Desires Are Themselves the Way 
Có một lần thiển sư Vạn An, một Thiền sư Nhật Bản vào thế kỷ thứ mười bảy, đã viết cho một thiển 
sinh tại gia: "Nếu ông muốn nhanh chóng liễu ngộ được chân lý và giải thoát khỏi mọi phiền não trên 
đời, không có thứ gì hơn việc tập trung vào việc quán sát trong mọi hành động. Chính vì vậy mà thiển 
sinh thâm nhập vào đạo từ giữa thế giới trần tục. Tam Tổ Tăng Xán nói, Nếu muốn tiến thẳng đến 
Đạo Nhất Thừa, không thể nào bỏ qua lục trần.' Điều này không có nghĩa là chúng ta phải bám víu 
vào trần cảnh và đắm chìm với ngoại vật; mà khuyên chúng ta nên luôn liên tục giữ chánh niệm; 
không bám víu cũng không chối bỏ lục trần, trong sinh hoạt hằng ngày, tựa như thiên nga bơi lội trong 
nước mà lông của nó chẳng hễể thấm ướt. Trái lại, nếu cố tránh lục trần, hành giả sẽ rơi vào khuynh 
hướng trốn tránh và chẳng bao giờ hoàn thành được Phật quả. Nếu hành giả thấy rõ được bản chất của 
vạn pháp, thì lục trần tự chúng là thiển, dục vọng tự chúng là Đạo Nhất Thừa, và vạn vật là bóng dáng 
hiển hiện của chân như. Làm được như vậy, hành giả sẽ thâm nhập vào cảnh giới Thiển đại định 
không bị phân chia bởi động và tịnh, cả thân và tâm đều được giải thoát, an lạc và tự tại."—There was 
a time, Zen master Man-an, a Japanese Zen master in the seventeenth century, wrote to a lay student 
of Zen, "If you want to quickly attain mastery of all truths and be independent in all events, there 1s 
nothing better than concentration in activity. That 1s why 1t 1s said that students of mysticism working 
on the Way should sit in the midst of the material world. The Third Patriarch of Zen said, TỶ you want 
to head for the Way of Unity, do not be averse to the obJects of the six senses.' This does not mean that 


2697 


you should indulge in the obJects of the six senses; 1t means that you should keep right mindfulness 
confinuous, neither grasping nor reJecting the obJects of the six senses 1n the course of everyday life, 
like a duck goïng Info the water without 1s feathers getting wet. If, in contrast, you despise the obJects 
of the six senses and try to avoid them, you fall into escapist tendencies and never fulfill the Way of 
Buddhahood. If you clearly see the essence, then the objJects of the six senses are themselves 
meditation, sensual desires are themselves the Way of Unity, and all things are manifestatlons of 
Reality. Entering 1nto the great Zen stability undivided by movemert and stillness, body and mind are 
both freed and eased." 


3) Vạn An: Vạn Pháp Đều Là Bóng Dáng Của Tâm —All Dharmas Are Marmifestations 0ƒ Mind 

Một lần nọ, thiển sư Vạn An viết cho một viên quan chánh phủ: "Con người trên mọi nẻo đường đời 
đều có đủ thứ việc để bận tâm, làm sao họ có thể ngồi lặng lẽ để quán chiếu?" Ngay đây có nhiều vị 
thiển sư không biết làm sao chỉ dạy Phật tử phương cách hành thiển ngay trong đời sống thường nhật; 
họ chú trọng đến sự tỉnh lặng và viễn ly, và tránh xa những trung tâm đông đúc dân cư, nói rằng hành 
giả không thể tập trung thâm nhập và chứng đắc lý thiển giữa những công việc chuyên môn, thương 
nghiệp và lao nhọc hằng ngày. Điều này đã khiến nhiều thiển sinh dụng tâm sai lạc khi công phu hành 
thiển. Hậu quả là nhiều người khi nghe lối lý luận này đều nghĩ rằng Thiền là thứ gì đó khó làm khó 
tập, vì thế họ đã từ bỏ khát vọng tu tập thiển định, chối bỏ nguồn cội và cố gắng giải thoát, để rồi hết 
ngày dài rồi lại đêm thâu họ buông mình trong những dục lạc của trần tục. Thật đáng thương làm sao! 
Ngay cả khi có thâm tín do những duyên lành trong quá khứ, họ cũng không tránh khỏi việc sanh tâm 
chấp trước rồi từ bỏ công việc cũng như đức hạnh xã hội cho mục đích hành đạo giải thoát. Như cổ đức 
đã từng day: nếu người đời hăng hái mong cầu giác ngộ như mong cầu những gì mình yêu thích, thì 
cho dầu công việc có bể bôn và cuộc sống có xa hoa thế nào đi nữa, họ cũng có thể đạt được sự tập 
trung liên tục đưa đến sự kỳ diệu vĩ đại là đại giác.' Tự cổ chí kim, nhiều người đã kiến tánh ngộ đạo 
ngay trong cảnh hành hoạt của trần thế. Vạn pháp mọi thời mọi nơi đều là bóng dáng của một cái tâm 
mà thôi. Khi tâm động, vạn pháp đều động: khi tâm tịnh, vạn pháp đều tịnh. Khi một niệm tâm chẳng 
sinh, muôn sự đều không sinh. Bởi đó, cho dù bạn có trụ tại những nơi thanh vắng, hay nơi rừng sâu 
núi thẳm, một khi chưa điều phục được tâm viên ý mã, cũng chỉ là uổng công vô ích mà thôi. Tam Tổ 
Tăng Xán đã nói: Nếu cố ngăn động để tìm tịnh, dứt ngăn lại động thêm.' Nếu bạn muốn tìm cầu 
chân như tự tánh bằng cách loại trừ vọng niệm, là chỉ tự mình làm tổn hại năng lực tinh thần, ý chí và 
chỉ làm cho bạn mang bệnh hoạn vào thân mà thôi. Không những thế, bạn sẽ đi sai hướng và cuối 
cùng sẽ rơi vào hầm hố của cuông thiển."—Once, Man-an wrote to a government official: "People ¡n 
all walks of life have all sorts of things to attend to. How could they have the leisure to sit silently all 
day in quiet contemplation? Here and now there are Zen teachers who have not managed to cultivate 
this siting meditation concentration; they teach deliberate seclusion and quietude, and avoiding 
population centers, stating that 1ntensive meditation concentration cannot be atfained In the midst of 
professional work, business, and labor.' Thus causing many students to apply their minds mistakenly. 
Many people who listen to this kind of talk consequently think of Zen as something that 1s hard to do 
and hard to practice, so they give up the 1nsprration to cultivate Zen, abandon the source and try to 
escape, time and time again swimming in the worldly desires. This 1s truly lamentable. Even 1f they 
have a deep aspiration due to some cause 1n the past, they get to where they neglect their Jobs and lose 
therr social virtues for the sake of the Way. As an ancient said, 1f people today were as eager for 
enlightenment as they are to embrace their lovers, then no matter how busy thetr professional lives 
might be, and no matter how luxurious therr dwellings, they would not fail to atfain continuous 
concentration leading to appearance of the Great Wonder: Great Enlightenment. Many people of both 
ancient and modern times have awakened to the Way and seen essential nature in the midst oŸ actIvity. 
AlI beings in all times and places are manifestations of one mind. When the mind 1s aroused, all sorts 
Of things arise; when the mind 1s qulet, all things are quiet. When the one mind 1s unborn, all things are 


2698 


blameless. For this reason, even 1 you stay in quiet and serene places deep 1n the mountains and sit 
silently in quiet contemplation, as long as the road of the mind-monkey's horse of conceptualization 1s 
not cut off, you w1Ïll only be wasting time. The Third Patriarch of Zen said, 'Tf you try to stop movement 
and resort to stillness, that stopping will cause even more movement.' ÏÝ you try to seek true suchness 
by erasing random thoughts, you will belabor your vital spirit, dđimin1sh your mental energy, and make 
yourself sick. Not only that, you will become oblivious or distracted and finally fall into a pit of 
bewilderment of Zen.” 


4) Vạn An: Vọng Niệm Đáng Sợ Hơn Loài Rắn Độc— False Thoughts Are More to Be Feared Than 
Poisonous Vipers 

Theo Thiền sư Vạn An, một Thiền sư Nhật Bản vào thế kỷ thứ mười bảy, khi chúng ta quan sát thế 
giới này một cách cặn kẽ, chúng ta thấy rằng số người chết vì vọng niệm nhiều hơn số người chết vì 
bệnh tật thể xác. Vọng niệm còn đáng sợ hơn các loài rắn độc. Khi bạn rủ bỏ được những tư niệm lầm 
lạc, bệnh tật thật sự sẽ trở thành thầy dạy của bạn. Từ thời xa xưa, rất nhiều người đã đạt được quyển 
năng và thấy được bản tánh thiết yếu nhờ đã chiến đấu chống lại những cơn bệnh hiểm nghèo. Nếu 
bạn bệnh nặng, bạn đừng sợ chết và cũng đừng quay lại nhìn cuộc sống. Hãy khoác lên bộ giáp kiên 
nhẫn, dương cánh cung và những mũi tên trung tín và công lý lên, nhảy lên lưng con chiến mã năng 
lực dũng cảm, nắm lấy cây roi mẫn cán, dựng cao lá cờ Đạo hợp nhất, chiêu mộ phi ngã và tiết dục 
làm quân lính, chọn tập trung chánh niệm làm tướng soái, củng cố lại tòa lâu đài tâm thức, vua trên 
đại dương nghị lực và trên cánh đồng tinh túy, chất tinh túy của ngũ lực vào kho lương thảo, khai triển 
chiến lược tự do cho tư tưởng và trí tưởng tượng——According to Zen Master Man-an, a lapanese Zen 
master In the seventeenth century, when we observe the world closely, we find that more people are 
kiled by false thoughts than by physical diseases. False thoughts are more to be feared than poIsonous 
vipers. When you detach from false thoughts, 1llness 1s actually a teacher. Since ancient times a great 
number of people have attained power and seen essenfial nature while struggling with the agonies of 
serious illness. If you become very sick, do not fear death or look back on life. Don the armor of 
patence, bundle the bow and arrows of faithfulness and Justice, mount the horse of valiant power, 
grasp the whip of diligence, set up the standard ofthe Way of Unity, make selflessness and having few 
desires your troops, make continuous concentration of true mindfulness your general, fortify the castle 
of the mind king 1n the ocean of energy and field of elixir, store the provender of the elixir of five 
energIes, set in motion the strategy of freedom from thought and imagining. 


CMXXXVIII.Vạn Hạnh: Van Hanh 
1) Khả Năng Tiên Trì Vãng Giám —His Ability to Predict Futtre Incidents and Insight Into the 
Past 
Lúc ấy có kẻ gian tên là Đỗ Ngân muốn mưu hại Sư. Khi việc chưa phát, Sư Vạn Hạnh (2-1018) biết 
trước, bèn đưa cho y một bài thơ: 
“Cây đất sinh nhau bạc với vàng, 
Cớ sao thù nghịch mãi cưu mang. 
Bấy giờ tôi biết lòng buồn dứt, 
Thật đến về sau chẳng hận lòng.” 
(Thổ mộc tương sinh Cấn bạn Kim. Vân hà mưu ngã uẩn linh khâm? Đương thời ngũ khẩu thu tâm 
nguyệt. Chân chí vị lai bất hận tâm). Đọc xong bài thơ, Đỗ Ngân phát sợ bèn thôi. Tài tiên tri vãng 
giám của Sư đại loại như thế-——At that time, a wicked person named Do Ngan wanted to plot against 
him, master Van Hanh knew about the matter before hand, so he sent Do Ngan a verse that said: 
“Wood and earth are mutually produced, 
Why do you keep plotting against me? 
When I know it, the sadness 1s ended, 


2699 


In the future, I will bear no grudge on you.” 
After reading the verse, Do Ngan was afraid and stopped his plot. There were many similar instances 
regarding his ability to predict future incidents and 1nsight 1nto the past. 


2) Vạn Hạnh: Lý Khởi Lê Một—Ly Dynasty Rised, Le Dynasty Sinked 
Dưới thời vua Lê Long Đỉnh, nhân dân vô cùng oán hận vị bạo chúa nầy, nên sư cùng sư Đào Cam 
Mộc tính toán việc nuôi dạy Lý Công Uẩn cho việc lên ngôi về sau nầy. Trong khoảng thời gian này, 
những điểm tốt xấu xuất hiện lẫn lộn nhau. Như viện Hàm Toại chùa Ứng Thiên Tâm, châu Cổ Pháp, 
có con chó trắng, lông trên lưng kết thành chữ “Thiên tử.” Sét đánh vào cây bông gạo để lại chữ. ngôi 
mộ Hiển Khánh đại vương, bốn bể đêm nghe có tiếng đọc tụng. Cây đa chùa Song Lâm sâu ăn vỏ, 
thành nét chữ “Quốc.” Đại khái những việc như vậy, tùy theo chỗ tai nghe mắt thấy Sư đã xét bàn thì 
mỗi mỗi phù hợp với điểm Lê diệt Lý hưng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sau khi Lê Đại Hành 
mất, con là Long Việt lên ngôi mới được ba ngày thì bị em là Long Đỉnh giết, quan Thân Vệ là Lý 
Công Uẩn đã ôm xác Long Việt mà khóc. Biết trước Long Đỉnh sẽ rất tàn bạo, Vạn Hạnh cũng thấy rõ 
nguy cơ ấy nên bắt đầu tính toán đưa Lý Công Uẩn lên ngôi. Sau khi bạo chúa Lê Long Đỉnh băng hà, 
sư đã viết những vần thơ dưới đây nhằm khuyến khích dân chúng ủng hộ cho việc Lý Công Uẩn lên 
ngôi: 
“Vua Lê chìm biển Bắc 
Nhà Lý trị trời Nam 
Bốn phương dứt chinh chiến 
Tám hướng hưởng bình an.” 
(Tật Lê trầm bắc thủy. Lý tử thọ nam thiên. Tứ phương qua can tịnh. Bát biểu hạ bình an)—During the 
time of king Le Long Dinh, people extremely detested this tyrant, so the Master and Master Dao Cam 
Moc had planned to raise Ly Cong an for the next throne. During those years, strange omens kept 
appearing in different forms: a white dog with hanr in his back that looked liek the characters “Son of 
Heaven.” In the Ham Toai Hall, Ung Thai Tam Temple in Co Phap Prefecture, a lightning struck the 
kapok tree and left characters on 1ts trunk; sounds of chanting at night were heard around the grave of 
Great Lord Hien Khanh; a banyan tree at Song Lam Temple was gnawed by insects and formed the 
character “Kuo.” In general, everything was explained as omens that Former Le Dynasty was going to 
collapse and the Ly was goiïng to flourish. According to "A Complete History of the Great Viet”, after 
King Le Dai Hanh died, his oldest son Le Long Viet came to the throne. After only three days he was 
kiled by his brother Le Long Dinh, Long Viefs body-guard, Ly Cong Uan, held Long Viefs corpse 
crying. Knowing Long Dinh s saveagery, Van Hanh nursed the feeling of raising Ly Cong Uan to the 
royal throne. After the death of Le Long Dinh, the Master wrote these verses to encourage people to 
support Ly Cong Uan: 
“To Northern sea King Le sinks 
Over southern sky Ly reign rules 
In the four directions war stops 
Everywhere safeness adorns. ” 


3) Vạn Hạnh: Nhất Kỳ Vô Thường— Impermanenece in Each Moment 

Trong suốt ba triểu Đinh, Lê, và Lý, Thiền Sư Vạn Hạnh (2-1018) đã đem hết tài trí của mình phục vụ 
đất nước và nhân dân. Sư thị tịch vào đêm trăng tròn năm 1018. Sư thường nhắc nhở đệ tử về “vô 
thường': Vô thường nghĩa là không thường, không mãi mãi ở yên trong một trạng thái nhất định mà 
luôn thay hình đổi dạng. Đi từ trạng thái hình thành, cao to, thấp nhỏ, tan rã, vân vân, đạo Phật gọi đây 
là những giai đoạn thay đổi đó là thành trụ hoại không. Tất cả sự vật trong vũ trụ, từ nhỏ như hạt cát, 
thân con người, đến lớn như trái đất, mặt trăng, mặt trời đều nằm trong định luật vô thường. Mọi vật 
trên thế gian nầy biến đổi trong từng giây từng phút, đó gọi là sát na vô thường. Mọi vật trên thế gian, 


2700 


kể cả nhân mạng, núi sông và chế độ chính trị, vân vân, đều phải trải qua những giai đoạn sinh, trụ, dị, 
diệt. Sự tiêu diệt nầy được gọi là “Nhất kỳ vô thường." Phải quán sát để thường xuyên nhìn thấy tính 
cách vô thường của mọi sự vật, từ đó tránh khỏi cái ảo tưởng về sự miên viễn của sự vật và không bị 
sự vật lôi kéo ràng buộc. Vạn vật đều vô thường, sanh, trụ, dị, diệt không lúc nào ngừng nghỉ. Thân vô 
thường là thân nầy mau tàn tạ, dễ suy già rồi kết cuộc sẽ phải đi đến cái chết. Người xưa đã than: 
“Nhớ thuở còn thơ dong ngựa trúc. Thoát trông nay tóc điểm màu sương." Mưu lược dõng mãnh như 
Văn Chúng, Ngũ Tử Tư; sắc đẹp dễ say người như Tây Thi, Trịnh Đán, kết cuộc rồi cũng: 'Hồng nhan 
già xấu, anh hùng mất. Đôi mắt thư sinh cũng mỏi buồn." Ông cũng thường nhắc nhở đệ tử về bài kệ 
vô thường mà các tự viện thường tụng mỗi khi xong các khóa lễ: “Một ngày đã qua, mạng ta giảm dân, 
như cá cạn nước, có gì đâu mà vui sướng? Nên chúng ta phải cần tu như lửa đốt đầu. Chỉ tỉnh thức về 
vô thường, chớ nên giải đãi." Với ông, dầu thân nầy có già và hư hoại đi, nhưng Chánh pháp thì không. 
Nếu chúng ta luôn thực hành Chánh pháp mỗi ngày bằng toàn thân toàn tâm thì chúng ta sẽ có được 
hạnh phúc thật sự. Nói cách khác, nếu chúng ta luôn tắm gội thân tâm với Chánh pháp, chúng ta sẽ 
không có chút sợ hãi nào về sự thạnh suy của cuộc đời, vì lúc đó chúng ta có khả năng nhìn thạnh suy 
như sương mai trên đầu cỏ, không hơn không kém!——Throughout three dynasties of Dinh, Le, and Ly, 
Master Van Hanh had devoted his knowledge to serve the country and the people. He died on the full 
moon night of 1018. He always reminded his disciples about “impermanence”: “lmpermanence (anitya) 
1s the sfate of not being permanent, of lasting or existing only for a short time, of changing continually. 
Physical changes operating from the state of formation, to that of development, decay and 
disintegration are exact manifestations of the law of transformation. All things in the universe, from the 
small grain of sand, the human body, to the big one such as the earth, moon and sun are governed by 
the aove law, and as such, must come through these four periods. This process of changes characterizes 
1mpermanence. All things are Impermanernt, their birth, existence, change, and death never resting for 
a moment. All things in this world, including human life, mountains, rivers, and political systems, are 
constantly changing from moment to moment. This is called impermanence in each momeht. 
Everything passes through a period of birth, maturity, transformation, and destruction. This destruction 
1s called impermanence 1n each cycle. To see the impermanent nature of all things, we must examine 
this closely. Doing so will prevent us from being imprisoned by the things of this world.” 
Impermanence of the body means that the body withers rapidly, soon grows old and delibitated, ending 
in death. The ancients have lamented: “Oh, that trme when we were young and would ride bamboo 
sticks, pretending they were horses, in the twinkling of an eye, our haïr 1s now spotted with the color of 
frost.” What happened to all those brave and intelligent young men and those beautiful and enchanting 
women of bygone days? They ended as in the following poem: “Rosy cheeks have faded, heros have 
passed away; young students” eyes, foo, are weary and sad.” He also reminded his disciples about the 
Verse of Impermance that monks and nuns in most monasteries often chant at the end of ceremonies: 
“Ihis day 1s already done; our lives are that much less; we”re like fish 1n a shrinking pond; what Joy 1s 
there in this? We should be diligent and vigorous, as 1 our own head were at stake. Only be mindful of 
1mpermanence, and be careful not to be lax.` To him, this body grows old and decays, but the Correct 
Dharma does not. If we always practice the Correct Dharma every day with our whole body and mind, 
we wWIll have true happiness. In other words, 1ƒ we always shower our whole body and mind with the 
Correct Dharma, we wIll have no fear of the rise and decline of our own life for at that tine, we have 
the ability to see the rise and decline just like a drop of dew on a blade of grass, no more no less! 


4) Vạn Hạnh: Thân Vô Thường— Impermanence 0ƒ the Body 
Trước khi thị tịch Thiền Sư Vạn Hạnh (?-1018) đã trước tác một trong những bài thơ nổi tiếng về “thân 
vô thường" sau đây: 
"Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô 


2701 


Nhậm vận thịnh suy vô bố úy 
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô!" 
(Thân như bóng chớp có rồi không, 
Cây cỏ xuân tươi, thu đượm hồng, 
Mặc cuộc thạnh suy không sợ hãi, 
Thạnh suy như cỏ hạt sương mai). 
Hành giả tu Thiển nên nhìn thân này như bóng, như chớp, không thật, có đó rồi mất đó. Cũng như cây 
cối bên ngoài, mùa xuân tươi tốt, mùa thu héo tàn. Vậy thì cứ để cho thân, cảnh và cuộc đời mặc nó 
trôi qua. Hoặc suy hoặc thạnh, hoặc tốt hoặc xấu đều không quan trọng, đều không sợ hãi. Vì những 
cái thạnh suy của cuộc đời khác nào như hạt sương đọng ở đầu ngọn cỏ. Hiểu như vậy, thấy như vậy là 
hiểu và thấy đúng tinh thần Thiển. Muốn có thái độ sống như Thiển sư Vạn Hạnh, hành giả tu thiển 
nên luôn có thái độ “Nhìn mà không thấy, nghe mà không hay, ngửi mà không có mùi. Tại sao lại 
nhìn mà không thấy? Bởi vì có sự hồi quang phản chiếu. Tại sao nghe mà không hay? Bởi vì phản văn 
văn tự kỷ, tức quay cái nghe để nghe chính mình. Tại sao ngửi mà không có mùi? Bởi vì thâu nhiếp 
thân tâm, nên mùi vị không làm cho mình đính mắc. Đây là trạng thái khi mắt nhìn sắc mà không thấy 
sắc, tai nghe tiếng mà coi như không có âm thanh, mũi ngửi mùi hương mà không thấy có mùi hương, 
lưỡi nếm mà không thấy có vị, thân xúc chạm mà không thấy có cảm giác, ý có pháp mà không dính 
mắc vào pháp. Nếu chúng ta ngồi thiển cho tới lúc trong không thấy có thân tâm, ngoài không thấy có 
thế giới, xa gần đều trống rỗng thì chúng ta đã đạt tới chỗ không còn chấp trước vào ngã tướng, nhân 
tướng, chúng sanh tướng, và thọ giả tướng. Đây cũng là lúc tâm quá khứ không có, tâm hiện tại không 
có, và tâm vị lai cũng không có. Đây cũng là cảnh giới của khinh an tuyệt vời trong thiển định. Nếu 
tiếp tục thiển định sâu hơn chúng ta sẽ đi tới giai đoạn 'Ly sanh hỷ lạc,` tức là xa rời những lạc thú 
tầm thường của chúng sanh. Giai đoạn “Định sanh Hỷ Lạc,` tức là trong cảnh giới định sanh khởi niềm 
hỷ lạc không hình dung được. Giai đoạn “Ly Hỷ Diệu Lạc,` nghĩa là xa rời mọi sự hoan lạc thô thiển, 
mà chỉ còn lại niểm vui vi tế, vô cùng vi diệu. Giai đoạn “Xả Niệm Thanh Tịnh”, nghĩa là tâm niệm 
hoàn toàn thanh tịnh. Hành giả cũng nên luôn nhớ rằng “Phàm cái gì có hình tướng đều là pháp hữu vi. 
Pháp hữu vi cũng giống như một giấc mộng, mộ thứ huyễn hóa, một cái bọt nước, hay một cái bóng 
hình, một tia điển chớp, toàn là những thứ hư vọng, không có thực chất. Hết thảy mọi thứ đều phải 
quán như vậy, mới có thể hiểu minh bạch lẽ chân thật, để chúng ta không chấp trước, không bị vọng 
tưởng quấy nhiễu.'—Before passing away, he composed one of his famous Zen poems about the 
“impermanence of the body” below: 
Our life 1s a simple lightning which 
Comes and goes (appears then disappears). 
As springtime offers blossoms, 
Only to fade (wither) in the fall. 
(Earthly flourish and decline, 
O friends, do not fear at all. 
They are nothing, but 
A đrop of dew on the grass of morning!) 
Zen practitioners should look at the body as a shadow, an image, an 1llusion; as a 1s there one moment 
and disappears In no time. Just like trees and foliages, their life circle evolves around the four seasons. 
Let our body, our surroundinøs, and our life flow like drftwood. The ups and downs, the good and the 
bad that we accumulate throughout our life are like the morning dew; they are Impermanent. Thus, we 
shall feel no fear, and that 1s the real spirit of Zen. In order to have the Zen master”s attitude, Zen 
practiioners should always have this attitude “Looking but not seeing, hearing but not listening, 
smelling but not noticing the scent.` Why 1s 1t described as “looking, but not seeing?” Because the 
person 1s returning the light to shine within, and introspecting. Why 1s 1t “hearing, but not listening?” 
Because he 1s turning the hearing to listen his own nature. Why does 1t say, “smelling, but not noticing 


2702 


the scent?° Because he has gathered back his body and mind, and 1s not disturbed any longer by sceII. 
At this time, the cultivator”s eyes contemplate physical forms, but the forms do not exist for him. His 
ears hears sounds, but the sounds do not exIst for him. His nose smells scents, but those scents do not 
exIst for him. His tongue tastes flavors, but for him, those flavors do not exist. His body feels 
sensations, but does not attach 1tself to those sensations. His mind knows of things, but does not attach 
to them. If we can sit in meditation until our state 1s such that “inside we have no body and mind,' 
“oufside we have no world,` and “afar there are no obJects”, then we reach the stage of nonattachmert, 
or the state of “no trace of self, no trace of others, no trace of living beings, and no trace of life span.” 
Thịs 1s also the stage described as, “Fhoughts of the past cannot be obtained, thoughts of the present 
camnot be obtained, and thoughts of the future cannot be obtained.” This 1s also called the wonderful 
stage of lightness and ease in meditation. If we continue to meditate profoundly, we will approach 
wonderful stages in meditation: the stage of happiness that leaves living beings behind; it means that 
we have reached a stage of happiness beyond that which living beings enjJoy. The stage of happiness 
that brings concentration, 1t means happiness 1n concentration which 1s completely unparalleled and 
indescribable. The stage of bliss beyond happiness, 1t means we leave coarse happiness behind and 
reach a level of subtle bliss that 1s most wonderful. The pure stage free of thoughts, where the mind 1s 
totally pure without any thoughts. Zen practiioners should also remember “Anything with shape or 
form 1s considered a “dharma born of conditions.” All things born of conditions are like dreams, 
1llusory transformations, bubbles of foam, and shadows. Like dewdrops and lightning, they are false 
and unreal. By contemplating everything In this way, we will be able to understand the truth, let go of 
attachments, and put an end to random thoughts. 


3) Vạn Hạnh: Viên Dung Ba Cối— Penetraiing the Three Reqlns 0ƒ Past, Present, and Future 
Trước khi thị tịch, Thiền Sư Vạn Hạnh (2-1018) dạy chúng đệ tử rằng: “Mấy ông muốn đi đâu? Thầy 
không lấy chỗ trụ để trụ, cũng không nương vào chỗ không trụ để trụ.” Nói xong giây lát thì yên lành 
thị tịch. Vua và sĩ thứ làm lễ trà tỳ, thâu góp xá lợi và xây tháp để thờ. Vua Lý Nhân Tông cũng có 
làm bài kệ truy tặng: 
“Vạn Hạnh dung ba cõi, 
Thật hiệp lời sấm xưa. 
Quê hương tên Cổ Pháp, 
Chống gậy trấn kinh đô.” 
(Vạn Hạnh dung tam tế. Chơn phù cổ sấm cơ. Hương quan danh Cổ Pháp. Trụ tích trấn vương kỳ)— 
Right before the time of passing away, he taught his disciples, saying: “Where do you want to dwell? I 
dwell at a non-abiding place, but do not depend on the non-abiding place to dwell.” Right after that 
moment, he peacefully passed away. The king, mandarins and common people prepared the cremation 
ceremony, collected his relics and built a stupa to house and worship them. King Ly Nhan Tong also 
made a verse to commemorate him: 
“Van Hanh penetrated present, past, and future, 
He matched the ancient prophecies. 
His native village named Co Phap, 
There he leaned on his staff to guard the capital.” 


6) Vạn Hạnh: Vô Thường Kệ— Verse 0ƒ lmperinanence 
Thiển Sư Vạn Hạnh (2-1018), một trong những đệ tử xuất sắc của Thiển Sư Thiển Ông. Sư chẳng 
những học hành uyên bác, mà còn tinh thâm quán triệt tam giáo Phật, Khổng, Lão. Sư thường nhắc 
nhở đệ tử về bài kệ vô thường mà các tự viện thường tụng mỗi khi xong các khóa lễ: 

"Một ngày đã qua, 

Mạng ta giảm dần, 


2703 


Như cá cạn nước, 

Có gì đầu mà vui sướng?” 
Nên chúng ta phải cần tu như lửa đốt đầu. Chỉ tỉnh thức về vô thường, chớ nên giải đãi.` Với Sư, dầu 
thân nầy có già và hư hoại đi, nhưng Chánh pháp thì không. Nếu chúng ta luôn thực hành Chánh pháp 
mỗi ngày bằng toàn thân toàn tâm thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc thật sự. Nói cách khác, nếu 
chúng ta luôn tắm gội thân tâm với Chánh pháp, chúng ta sẽ không có chút sợ hãi nào về sự thạnh suy 
của cuộc đời, vì lúc đó chúng ta có khả năng nhìn thạnh suy như sương mai trên đầu cỏ, không hơn 
không kém!—Zen master Van Hanh was one of the most outstanding disciples of Zen Master Thiền 
Ông. He was an eminent monk who was not only intelligent in worldly education, but he was also well- 
versed In the doctrines of three religions: Buddhism, Taoism, and Confucianism. He also reminded his 
đisciples about the verse of impermance that monks and nuns in most monasteries often chant at the 
end of ceremonies: 

“his day 1s already done 

Our lives are that much less 

W€ re like fish In a shrinking pond 

What joy 1s there 1n this?" 
We should be diligent and vigorous, as 1Ÿ our own head were at stake. Only be mindful of 
1mpermanence, and be careful not to be lax.` To him, this body grows old and decays, but the Correct 
Dharma does not. If we always practice the Correct Dharma every day with our whole body and mind, 
we wWIll have true happiness. In other words, 1Ý we always shower our whole body and mind with the 
Correct Dharma, we wIll have no fear of the rise and decline of our own life for at that tine, we have 
the ability to see the rise and decline just like a drop of dew on a blade of grass, no more no less! 


CMXXXIX.Vạn Tùng Hành Tú: Thong Dong Lục— Wan-Tsung Heng Hsiu: T?ung-Jung-Lu 

Vạn Tùng Hành Tú Thiển Sư (1166-1246), tên của một vị Thiển sư Trung Hoa, thuộc tông Tào Động, 
sống vào thời Nam Tống (1127-1279). Chính Thiển sư Vạn Tùng đã gom góp tất cả những công án 
được Thiền sư Hoằng Trí Chánh Giác biên soạn lại với nhau thành một tập sách nhan đề “hong Dong 
Lục." Thong Dong Lục là bộ sưu tập 100 công án do Hoằng Trí Chánh Giác, một thiển sư danh tiếng 
phái Tào Động Trung Quốc biên tập, và về sau này Thiền sư Vạn Tùng Hành Tú đã gom góp lại. 
Nhan để lấy theo tên của “Am Thong Dong”. Toàn bộ "Thong Dong Lục" đều được bình luận theo 
hình thức kệ tụng. Bởi vì Thiển tương đối gần với cảm quan lãnh hội chứ không phải là tính biết, cho 
nên Thiền thể hiện bằng thi kệ một cách rất tự nhiên chứ không cần thể hiện thông qua hình thức triết 
học; vì vậy mà Thiển thiên về thi kệ cũng là chuyện hiển nhiên. Hơn một phần ba ví dụ của Thong 
Dong Lục giống hệt với các công án trong Bích Nham Lục và Vô Môn Quan. Kỳ thật, trong ngữ lục 
của Thiền tông hay những câu chuyện bình thường của các vị Tổ sư, đều ít nhiều dùng phương thức 
đặc biệt để nêu ra công án. Hầu như thiển sư nổi tiếng nào cũng có lưu lại ngữ lục, và còn được biên 
tập thành điển tịch Thiển tông mà chúng ta thấy ngày nay. Vấn để nghiên cứu triết học Phật giáo thì 
có nhiều loại chú thích kinh điển rất tỉ mỉ và phức tạp, nhưng Thiển lại cung cấp cho chúng ta những 
khai thị tóm tắt đơn giản, như đưa ra những câu cảnh tỉnh, bình luận mang tính châm biếm, dường như 
cố ý nói ngược lại với quan điểm của người đi trước đã để xướng. Một nét đặc sắc nữa của điển tịch 
Thiển tông chính là nghiêng về hình thức thi kệ, tức là dùng thi kệ để bình luận công án. Trong đó 
Bích Nham Lục và Thong Dong Lục là đặc biệt hơn cả. Việc thiển sư Hoằng Trí tự mình sưu tập công 
án này khi ông còn thuộc phái Tào Động và là một địch thủ quyết liệt đối với phương pháp tu tập 
bằng công án của trường phái Lâm Tế chứng tỏ rõ ràng những khác biệt về ý kiến và phương pháp tu 
tập của hai tông phái nầy không sâu sắc lắm. Thiển Tào Động cũng dùng công án như một phương 
pháp đào tạo thù thắng có hiệu quả—Name of a Chinese Zen master of the Tsao Tung Sect, who 
lived during the Southern Sung Dynasty in China. lí was Zen master Wan-Tsung who gathered all 
koans compiled by Hung-Chih-Chêng-Chueh ¡into a book tiled “T”ung-Jung-LEu." T”ung-Jung-Lu 


2704 


(Shoyo roku), roughly "Book of Equanimity" or Record of Great Seremity, a collection of one hundred 
koans, compiled in the twefth century by Hung-Chih-Chêng-Chueh, a reputed Chinese T”ao-Tung Zen 
master, and later Zen master Wan-Tsung Heng Hsiu gathered them together. The tite 1s derived from 
the name of the Hermitage of Great Seremty (Cloister of Equanimity). "Ts°ung-Jung-Ùu” 1s 
commehnted 1n a poetical method. Zen naturally finds 1ts readiest expression 1n poetry rather than in 
philosophy because 1t has more affinty with feeling than with intellect; therefore, 1ts poetic 
predilection 1s inevitable. More than one-third of the koans in the Tsˆ°ung-Jung-Lu are identical with 
koans In the Pi-Yen-Lu and the Wu-Men-Kuan. An English translation by Thomas Cleary appeared 
under the tile “The Book of Equanimity" (New York 1985). In fact, all the Zen wriftings known as 
"sayings and dialogues” (wu-lu or goroku) as well as the biographical histories of Zen masters, of 
which we have a large list, treat the koans 1n the way peculiar to Zen. Almost every master of note has 
left his "sayings and dialogues", which largely constitute what 1s known as Zen literature. Where the 
philosophical study of Buddhism abounds with all sorts of annotatons and exegeses and analyses 
which are often very detailed and complicated, Zen offers pithy remarks, epIgrammatic suggestions, 
and 1ronical comments, which conspicuously contrast with the former. Another characteristic of Zen 
literature 1s 1ts partiality to poetry: the koans are poetically appreciated or criticized. Of this the Pi- 
Yen-Lu and Ts°ung-Jung-Ùu are most significant examples. The fact that Master Hung-chih, who 
belonged to the Soto school and who 1s often represented as an enemy of the koan practice of the 
Rinzai school, himself compiled such a collection of koans makes clear that the differences of opinion 
and ¡in training methods of the two schools were not so great in ancient China. Soto Zen also made use 
of the koans as an outstanding means of training. 


CMXL Văn Chuẩn Lặc Đàm Pháp Hội: Wen Chun Le-T°an Fa Hui 

1)_ Văn Chuẩn Lặc Đàm Và Chân Tịnh— Wen Chun Le-T°an and Chen-Ching 

Thiền sư Văn Chuẩn Lặc Đàm (1061-1115), tên của một vị Thiền sư Trung Hoa, quê quán ở phủ Hưng 
Nguyên, sanh năm 1061. Từ thuở nhỏ đã gia công tinh cứu triết lý Phật giáo, nhưng về sau lại bỏ, nói 
rằng không quan tâm lắm. Rồi sư khởi sự học Thiền. Sang phương Nam ngụ với Qui Sơn Chân Như 
trải qua nhiều năm. Nhưng chẳng có tiến bộ nào. Sau đó sư đến tìm Cửu Phong Chân Tịnh, một đại 
Thiển sư đương thời. Một hôm Chân Tịnh hỏi: “Quê quán ở đâu?” Sư đáp: “Ở Hưng Nguyên phủ.” 
Chân Tịnh lại hỏi: “Vừa từ đâu đến đây?” Sư đáp: “Đại Ngưỡng.” Chân Tịnh hỏi: “An cư mùa hạ ở 
đâu?” Sư đáp: “Ở Qui Sơn.” Bấy giờ Chân Tịnh dang tay ra bảo: “Tay ta sao lại giống tay Phật thế?” 
Văn Chuẩn mù tịt không trả lời được câu nào Chân Tịnh quở: “Trước thì ông trả lời ta từng câu rõ ràng 
sáng sủa. Vừa nhắc đến bàn tay Phật thì lại bí. Hỏng ở chỗ nào?” Văn Chuẩn thú nhận là không hiểu. 
Chân Tịnh nói: “Mọi cái đều mở rộng hết ra trước mắt ngươi. Còn dạy cái gì nữa?” Trải qua mười 
năm, Văn Chuẩn ở lại với thầy mình là Chân Tịnh; thây đi đâu thì đi theo. Chân Tịnh là một ông thây 
im lặng không có chỉ giáo riêng biệt cho bất cứ ai, dù môn nhân ngày càng nhiều ra. Nếu có một thầy 
Tăng vào thất của ngài để xin chỉ giáo, thì ngài cứ nhắm mắt và quỳ, chẳng nói gì hết. Nếu thấy có ai 
đến, ngài đứng dậy, đi ra vườn cuốc đất với những người làm vườn. Đây là lối tiếp xúc với môn nhân 
rất thường của ngài. Văn Chuẩn thường nói với bạn mình rằng “Thầy không có ý dạy pháp cho môn 
nhân sao? Khó mà hiểu nổi.” Một hôm nhân đưa gậy lên khơi ngòi nước để giặt áo, tâm trí sư đột 
nhiên tỉnh ngộ; sư chạy kiếm thầy và kể cho thầy nghe tất cả việc đã xãy ra. Nhưng thây vẫn lạnh 
lùng mà còn mắng cho: “Ở đây sao dám lộn xộn như thế?”—Zen master Wen-Chun-Le-T°an, a 
Chinese Zen master from Hsing-Yuan, China, was born in 1061. Since he was young he devoted 
himself to the mastery of Buddhist philosophy, but later abandoned 1t, saying that he dịd not care very 
much for it. He then began to study Zen, and going south stayed with Chen-Ju of Wei-Shan. He then 
came to Chen-Ching of Chiu-Feng, who was one of the great Zen masters of the time. One day Chen- 
Chíng asked: “Where 1s your native town?” We-Chun replied: “Hsing-Yuan Fu.” Chen-Ching asked: 
“Where do you come from now?” Wen-Chun replied: “Ta-Yang.” Chen-Ching asked: “Where did you 


2705 


pass your summer?” Wen-Chun said: “At Wei-Shan.” Chen-Ching now produced his hand, saying, 
“How 1s that my hand so resembles the Buddha's?” Wen-Chun was dumbfounded and unable to make 
any answer. Chen-Ching scolded: “So far you have been fluent enough in answering all my questions 
naturally and in a most splendid manner. Às soon as the subJect turned to the Buddha” hand, you haÌt. 
Where is the trouble?” Wen-Chun confessed 1gnorance. Chen-Ching said: “Everything lies open in full 
revelation right before you; and whom would you get to teach you?” For ten years Wen-Chun sfayed 
with his master Chen-Ching and went about wherever he moved. Chen-Ching was a silent teacher and 
gave out no special instruction to anybody although his pupils grew considerably in number. When a 
monk entered his room for advice he would close his eyes and sit up on his knees and say nothing. If 
he saw somebody coming to him, he would rise, go out 1nto the garden, and Jjoin the gardeners in 
hoeing. This was his usual way of dealing with his disciples. Wen-Chun used to say to his friend Kung: 
“Has the master no intention whatever to teach his followers in the Dharma? It 1s hard to know him.” 
One day Wen-Chun removed the dam with a stick, and while washing his clothes his mind suddenly 
woke to a sfate of enlightenment. He ran to the master and reported to him all that happened to him. 
But the master coldly blamed him, saying, “Why have you to be so unmannerly 1n this?” 


2) Văn Chuẩn Lặc Đàm: Hôm Nay Sáu Tai Không Hòa Hợp!—Six Ears Are Out Oƒ Harmony 
Today! 

Lặc Đàm Pháp Hội là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ XI. Thiển sư Lặc Đàm Pháp 
Hội, một trong những đệ tử của thiền sư Mã Tổ. Một hôm, Lặc Đàm hỏi Mã Tổ về Đông du, Tổ bảo: 
"Nói nho nhỏ, lại gần đây." Lặc Đàm bước tới gần, Mã Tổ đấm cho một cái và bảo: "Sáu tai không 
hòa hợp hôm nay, ông đợi ngày mai đến." Ngày hôm sau, Lặc Đàm bước vào Pháp đường, đến gần 
Mã Tổ và yêu cầu Tổ dạy cho vấn để đã nêu. Mã Tổ bảo: "Đợi đến khi ta thượng đường rồi sẽ chứng 
minh cho ông." Lời này của Mã Tổ đã làm cho Lặc Đàm tỏ ngộ, Sư liền nói: "Đa tạ đại chúng chứng 
minh." Nói xong, Lặc Đàm đi quanh Pháp đường một vòng rồi từ giã. Đây là một trong những trường 
hợp hết sức đặc biệt, mà có lẽ chúng ta không tìm thấy như vậy ở bất cứ đâu trong lịch sử tôn giáo hay 
triết học. Đây là phương pháp độc nhất vô nhị được các thiển sư đời trước chấp nhận khiến hành giả 
đời sau chúng ta lấy làm lạ và tự hỏi bằng cách nào mà thiền sư lại chịu đựng nổi, trừ phi vì khát vọng 
nhiệt thành muốn truyền kiến giải về Thiền cho môn đệ của mình. Dầu cho đạo Thiền bị che dấu ở 
đây là gì đi nữa, đây há chẳng phải là một trong những giai thoại Thiển lạ lùng nhất, với một người 
cầu đạo nhiệt thành mà luôn bị thầy đánh chứ không hề chỉ dẫn gì cho anh ta. Nhưng phải chăng có 
thể là Thiền được truyền đạt một cách xảo diệu ngay trong tính chất tầm thường này—Wen Chun Le 
Tan, name of a Chinese Zen master 1n the eleventh century. Zen master Le-tan Fa-hu1, one of Ma-tsu's 
disciples. One day Wen Chun Le-tan asked Ma-tsu about the patrlarchal visit, Ma-tsu said, "Softly, 
come nearer." Wen Chun Le-tan approached, and was boxed by Ma-tsu who said, "ŠSix ears are out of 
harmony today, you d better come tomorrow.” The following day, Wen Chun Le-tan came 1nto the Hall 
of the Dharma, and accosting the master implored to be edified on the subJect. Ma-tsu said, "Wait tiÌl I 
get up on the platform when I will testIfy for you.” This proves to be the eye-opener to Wen Chun Le- 
tan, who then declared, "I thank you for the testimony of the whole congregation." So saying, Wen 
Chun Le-tan went around the Hall once and left. This is one of the most particular cases, the like of 
which can probably not be found anywhere 1n the history of religion or philosophy. This 1s the unique 
method adopted by Zen masters of past generations which makes us, Zen students of later generations, 
wonder how the masfters ever came fo conceive 1t, except in their earnest desire to 1mpart the 
knowledge of Zen to their disciples. Whatever Zen truth 1s concealed here, 1s 1t not the most 
astounding story to find an earnest truth-seeker 1s always beaten by the master, who never elucidates 
the point to him? But 1s 1t possible that Zen 1s cunningly conveyed 1n this triviality 1tself? 


2706 


CMXLI.Văn Thù Sư Lợi: Bất Lai Túc Lai, Bất Kiến Tức Kiến—Manjusri: Not Coming Means 
Coming; Not Seeing Means Seeing 

Theo kinh Duy Ma Cật, chương năm, khi ngài Văn Thù Sư Lợi vào nhà ông Duy Ma Cật rồi, thấy 
trong nhà trống rỗng không có vật chi, chỉ có một mình ông nằm trên giường mà thôi, khi ấy ông Duy 
Ma Cật chào rằng “Quý hóa thay! Ngài Văn Thù Sư Lợi mới đến! Tướng không đến mà đến, tướng 
không thấy mà thấy.” Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: “Phải đấy, Cư sĩ! Nếu đã đến tức là không đến, nếu 
đã đi tức là không đi. Vì sao? Đến không từ đâu đến, đi không đến nơi đâu, hễ có thấy tức là không 
thấy.”——According to the Vimalakirti Sutra, Chapter Five, when entering the house, Manjusri saw only 
Vimalakirti lying on sick bed and was greeted by the upasaka who said: “Welcome, ManJusri, you 
come with no idea of coming and you see with no idea of seeing.” ManJusri replied: “lt 1s so, 
Venerable Upasaka, coming should not be further tied to (the idea of) coming, and going should not be 
further linked with (the concept of) going. Why? Because there 1s neither whence to come nor whither 
to go, and that which 1s visible cannot further be (an obJect of) seeing. 


CMXLII.Văn Thù: Tiền Tam Tam Hậu Tam Tam—Zen Master Wen Shu: Three and Three Before, 
Three and Three Bechind 
Cuộc đối thoại giữa Văn Thù và Vô Trước trong thí dụ thứ 35 của Bích Nham Lục. Văn Thù hỏi Vô 
Trước: "Vừa rời chỗ nào?" Vô Trước đáp: "Phương Nam." Văn Thù hỏi: "Phương Nam Phật pháp trụ 
trì thế nào?" Vô Trước đáp: "Thời mạt pháp, Tỳ kheo ít giữ giới luật." Văn Thù hỏi: "Chúng nhiều ít?" 
Vô Trước đáp: "Hoặc ba trăm hoặc năm trăm." Vô Trước hỏi Văn Thù: "Ở đây trụ trì thế nào?" Văn 
Thù đáp: "Phàm Thánh đồng ở, rắn rồng lẫn lộn." Vô Trước hỏi: "Chúng nhiễu ít?" Văn Thù đáp: 
"Tiền tam tam, hậu tam tam." Những sự kiện thực, đối lại với những sự kiện trừu tượng (câu hỏi và trả 
lời giữa ngài Vô Trước và ngài Văn Thù). Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Vô Trước dạo Ngũ 
Đài Sơn, đến giữa đường chỗ hoang vắng, Văn Thù hóa một cái chùa tiếp Sư nghỉ ngơi. Cuộc đối đáp 
trên đã diễn ra. Khi uống trà, Văn Thù đưa cái chung pha lê hỏi: "Phương Nam có cái nầy chăng?" Vô 
Trước đáp: "Không." Văn Thù hỏi: "Bình thường lấy cái gì uống trà?" Vô Trước im lặng không trả lời 
được, bèn từ giã ra đi. Văn Thù sai đồng tử Quân Đề tiễn ra cổng. Vô Trước hỏi Quân Đề: "Vừa rồi 
nói 'tiển tam tam, hậu tam tam' là nhiều hay ít?" Quân Đề gọi: "Đại Đức!" Vô Trước đáp: "Dạ!" Quân 
Đề hỏi: "Nhiều hay ít?" Vô Trước lại hỏi: "Đây là chùa gì?" Quân Đề chỉ mặt sau chùa Kim Cang. Vô 
Trước xoay đầu nhìn thì chùa hóa và đồng tử đều ẩn chẳng thấy, chỉ chỗ kia là hang trống. Sau nây 
gọi là hang Kim Cang. Có vị Tăng hỏi Phong Huyệt: "Thế nào là chủ trong núi Thanh Lương?" Phong 
Huyệt đáp: "Một câu chẳng gấp Vô Trước hỏi, đến nay vẫn làm Tăng đồng quê." Nếu cần tham được 
thấu đến chỗ bình bình thật thật, chân đạp đến chỗ đất thật, nhằm dưới lời nói của Sư tiến được, tự 
nhiên ở trong chảo dầu lò lửa cũng chẳng nghe nóng, ở trên băng giá cũng chẳng nghe lạnh. Nếu cần 
tham được thấu, cao vót hiểm nguy như bảo kiếm Kim Cang Vương, nên nhằm dưới lời Văn Thù tiến 
được, tự nhiên nước rưới chẳng dính, gió thổi chẳng vào. Địa Tạng Quế Sâm ở Chương Châu hỏi một 
vị Tăng: "Vừa rời chỗ nào?" Vị Tăng thưa: "Phương Nam." Địa Tạng hỏi: "Trong kia Phật pháp thế 
nào?" Vị Tăng thưa: "Tranh cãi ồn náo." Địa Tạng nói: "Đâu như ta ở đây, cấy lúa thổi cơm mà ăn." 
Hãy nói lời đáp nây cùng chỗ đáp của Văn Thù là đồng hay là khác? Có người nói: "Chỗ đáp của Sư 
chẳng phải là chỗ đáp của Văn Thù, vì còn có rồng có rắn, có phàm có thánh." Hiểu như vậy thì có gì 
giao thiệp. Lại biện rõ "Tiển tam tam, hậu tam tam" chăng? Mũi tên trước còn nhẹ, mũi tên sau rất 
sâu. Hãy nói là nhiều hay ít? Nếu nhằm trong ấy thấu được thì ngàn câu muôn câu chỉ là một câu. 
Nếu ngay dưới một câu chặt được núi, nắm được đứng, chính lúc ấy đến được cảnh giới nầy—The 
Dialogue of ManJjusri and Wu Cho in example 35 of the Pi-Yen-Lu. ManJusri asked Wu Cho, "Where 
have you Just come from?” Wu Cho said, "The South." ManJusri said, "How 1s the Buddhist Teaching 
being carried on in the South?”" Wu Cho said, "Monks of the Last Age have little regard for the rules of 
discipline." Manjusri said, "How numerous are the congregations?" Wu Cho said, "Some three 
hundred, some five hundred." Wu Cho asked ManJusri, "How 1s 1t being carried on hereabouts?” 


2707 


ManJjusri said, "Ordinary people and sages dwell together; dragons and snakes Intermingle." Wu Cho 
said, "How numerous are the congregations?" Manjusri said, "In front, three by three; in back, three by 
three." Concrete facfs as opposed to general abstractions. According to Yuan-Wu in the Pi-Yen-Lu, 
when Wu Cho was visiing Mount Trai, when he came to a place on the way where 1t was wild and 
rouph, ManJusri produced a temple to take him 1n for the night. After finishing the above conversafion, 
they drank tea, ManJusri held up a crystal bowl and asked, "Do they have this in the South?” Wu Cho 
said, "No." ManJusri said, "What do they usually use to drink tea?" Wu Cho was speechless. After all 
he took his leave and departed. ManJusri ordered Chun T1 the servant boy to see him to the gate. 
When they got to the portals of the gate, Wu Cho asked the boy, "Before he said, 'Tn front three by 
three; in back, three by three'; how many 1s this?" The boy said, "O Worthy!" Wu Cho responded 
"Yes?" The boy said, "How many 1s this?” Wu Cho also asked, "What temple 1s this?” The boy pointed 
beyond the Vajrasattva; when Wu Cho turned his head, the illusory templeand the boy had vanished 
completely out of sight: 1t was just an empty valley. Later that place was called the Vajra or 
Adamantine Cave. Later on a monk asked Feng Hsueh, "What id the Master of Chĩng Liang 
Mountain?" Hsueh said, "One phrase diịd not settle Wu Cho's question; to this very day he 1s still a 
monk who sleeps in the fields." If you want to penetrate the peaceful equanimity of actual truth, so that 
your feet tread upon the real earth, go to Wu Cho's words to get attainment; then naturally though you 
sfay in a cauldron of hot water or the embers of a stove, sfill you would not feel hot, and though you 
sfay on cold Ice, neither would you feel cold. If you want to go throuph to use the solitary peril, the 
s(eep and sharp, like the Jewel Sword of Diamond King, go to Majusris words to get attainment; then 
naturally water poured w1ll not wet, and wind blowing cannot enter. Have you not seen how T¡ Tsang 
of Cheng Chou asked a monk, "Where have you Just come from?” The monk said, “The Souht." T¡ 
Tsang said, "How 1s Buddhism there?” The monk said, "“There 1s mụch deliberation." T1 Tsang said, 
"How can that compare with us here plowing fields and having a lot of rice to eat?” Ñow tell me, 1s this 
the same as ManJusris answer, or 1s 1t diferent? Some say that Wu Cho's answers were wrong, while 
1n ManJusri's answers there 1s both snake and dragon, there 1s both the ordinary and the sage. What 
bearing does this have on 1t? Can you clearly điscern three by three in front, three by three in back? 
The first arrow wIll still light; the second arrow went deep. Now tell me, how many 1s this? IÝ you can 
pass through here, then a thousand phrases, ten thousand phrases, are only one phrase. IÝ at this one 
phrase you can cut off and hold still, in the next moment you wiÏll reach this realm. 


CMXLIII.Văn Viễn và Sư Phụ Triệu Châu— Wen-yen and His Master Chao Chou 

Thị giả: Ngôi nhà nghỉ, công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền sư Triệu Châu Tòng Thẩm và thị 
giả Văn Viễn. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển X, và Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển IV, một 
hôm Thiền sư Triệu Châu cùng đang đi với thị giả Văn Viễn dọc theo đường núi, Triệu Châu chỉ mảnh 
đất và nói: "Mảnh đất này có thể xây được một ngôi tuần phố (nhà nghỉ)." Văn Viễn bèn đứng sang 
một bên đường nói: "Trước nhất, hãy đem cho quan nghiệm xét cái đã!" Triệu Châu bèn đánh cho 
Văn Viễn một bạt tai, Văn Viễn nói: "Quan đã nghiệm xét rõ ràng."——The koan about the potentiality 
and condifions of quesfions and answers between Zen master Chao Chou and his attendant Wen Yuan. 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume X, and Wudeng 
Huiyuan, volume IV, one day, when Chao-chou and his attendant Wen-yen were walking along the 
mounftain road, Chao-chou pointed at a piece of land and said, “This land can be used to build a rest 
house." Wen-yen then stepped aside and said, "First of all, lets give 1t to an official for testing!” Chao- 
chou gave him a sÏlap 1n the face. Wen-yen said, “The official has already tested.” 


2708 


CMXLIV.Vân Cốc: Ai Là Kê Niệm Danh Hiệu Phật A Di Đà?—Yun Ku: Who Is the One Who 
Recites the Name 0ƒ Anitabha Buddha? 

Vân Cốc là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 16. Hiện nay chúng ta không có nhiều 
tài liệu chỉ tiết về Thiển Sư Vân Cốc; tuy nhiên, có một chỉ tiết nhỏ về vị Thiển sư này trong Hám Sơn 
Tự Truyện. Thiển sư Hám Sơn đã kể lại những kinh nghiệm Thiển của mình như sau: "Vào tháng mười 
năm 1565, Thầy Vân Cốc mở một 'Thiển Hội'. Ngài chiêu tập năm mươi ba vị trưởng lão danh tiếng 
khắp nước để hiển thị và truyền bá giáo lý thiển định qua pháp môn tu tập thực tiễn. Nhờ sự tiến cử 
của Sư Vân Cốc mà tôi được nhập hội. Ban đầu tôi không biết phải dụng công như thế nào và rất khổ 
sở vì sự ám muội của mình. Sau khi đốt hương dâng lên thầy, tôi xin ngài chỉ dạy. Trước tiên ngài dạy 
tôi tham công án 'Ai là kẻ niệm danh hiệu Phật A Di Đà?' Tôi thiển định suốt ba thá ng kế tiếp tham 
công án mà không hề khởi vọng niệm; như thể là tôi chìm trong một giấc mộng. Suốt thời gian này tôi 
chẳng chú ý đến ai trong thiển hội hoặc bấc cứ thứ gì xảy ra quanh tôi. Tuy nhiên, trong vài ngày đầu 
dụng công, tôi quá bất an và nóng ruột. Vì quá nóng lòng tham cứu như vậy, nên một mụn nhọt mọc 
trên lưng tôi, sưng to và đau nhức vô cùng. Thầy Vân Cốc hết sức động lòng thương xót tôi. Tôi bèn 
khoác một chiếc khăn choàng quanh vai và thành tâm cầu nguyện Hộ Pháp Bồ Tát, 'Tai ách này hẳn 
là một nghiệp chướng tiền kiếp mà con phải trả. Nhưng để cho con có thể hoàn thành được thời tham 
thiển này, xin ngài đình hoãn tội nghiệp này đến một thời gian sau. Trước ngài là nhân chứng, con xin 
hứa trả nghiệp sau Thiển kỳ này, và xin nguyện tụng mười bộ Hoa Nghiêm để tỏ lòng biết ơn.' Tôi 
nguyện như vậy. Cảm thấy quá mệt mỏi, chiều ấy tôi đi ngủ, cho đến lúc hết giờ Thiển mà vẫn chưa 
thức dậy. Sáng hôm sau, thầy Vân Cốc hỏi, 'Bệnh con ra sao?' Tôi đáp, 'Con chẳng còn cảm thấy khó 
chịu nữa.' Thầy bèn nhìn lưng tôi và cảm thấy rằng mụn nhọt đã khỏi. Tất cả Tăng chúng đều xúc cẩm 
vì khâm phục và kinh ngạc. Do vậy tôi mới hoàn thành được thời Thiển. Khi Thiển Hội kết thúc, lúc 
nào tôi cũng cảm thấy như vẫn còn nghiễm nhiên tọa Thiển, ngay cả khi đi lại trong phố chợ."— 
Master Yun Ku, name of a Chinese Zen Master in the sixteenth century. We do not have detailed 
documehnts on this Zen Master; however, in Han Shans autobiography, there 1s a brief detail on him. 
Zen Master Han Shan told the following stories of his experience 1n Zen: "In October 1565, Master 
Yun Ku opened a Meditaton Assembly'. He called together fifty-three nationally known elders in 
order to reveal and propagate the teaching of meditation through 1ts actual practice. Because of the 
recommendation of Master Yun Ku, I was able to Join the assembly. At first I dịd not know how to 
meditate and was greatly disturbed by my Ignorance. After burning incense and offering 1t to Master 
Yun Ku, I asked him for Instruction. He first taught me how to work on the koan, 'Who 1s the one who 
recites the name of Amitabha Buddha?' I concentrated for the next three months on this koan without a 
single distracting thought. It was as 1Ÿ I were absorbed 1n a dream. During this whole period Ï was not 
aware of anyone In the assembly or of anything happening around me. But ¡n the first few days of my 
©earnest striving [ was much too anxious and impatient. My impatience caused the rapid growth of a 
carbuncle on my back which swelled to a large size and was acutely inflamed. Master Yun Ku was 
moved with great pity for me. I then wrapped a stole around my shoulder and prayed mournfully and 
with great sincerity before the Bodhisattva Vatou (one of the guardians of the Dharma), making this 
vow, "This affliction must be a Karmic debt which I owe from a previous 1ncarnation and which I must 
pay back in this hfe. But in order that I may complete this meditation period, I beg you to postpone 1t to 
a later date. Before you as wIfness, I promise to pay this debt after the meditation practice, and I also 
promise to recite the Hua-Yen Sutra ten times to show my gratitude and thankfulness to you.' Thus I 
made my vow. Feeling very tired, [ went to bed that evening, not even waking when the time for 
meditation was over. The next day Master Yun Ku asked, 'How 1s your sickness?' I answered, 'I do not 
feel anything wrong now.' He then looked at my back and found that the carbuncle had healed. All the 
monks were moved with admiration and astonishment. Thus I was able to complete the meditation 
practice. When the Assembly for Meditation ended, I still felt as 1f Ï were in meditation all the time, 
even while walking through the bazaar or on a busy street.” 


2709 


CMXLV.Vân Cư: Yun-Chu 

1) Vân Cư Và Cao Tăng Truyện— Yun-Chu and the Biographies oƒ the Great Monks 

Vân Cư là tên của một vị Thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 16. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài 
liệu chi tiết về Sư Vân Cư; tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ về vị Thiển sư này trong Hám Sơn Tự 
Truyện. Thiển sư Hám Sơn đã kể lại những kinh nghiệm Thiền của mình như sau: "Vào năm 1564, khi 
tôi vừa mười chín tuổi, nhiều bạn tôi được vinh dự đậu kỳ thi hương. Các bạn tôi cũng thúc tôi đi thi. 
Khi Sư Vân Cư nghe việc đó, ngài lo tôi xiêu lòng mà dấn thân vào thế sự; do đó ngài khuyến khích 
tôi tu đạo và nỗ lực tham Thiền. Ngài thuật cho tôi nghe nhiều tiểu sử của các vị cao Tăng thời xưa, 
và cho tôi xem tập sách 'Cao Tăng Truyện. Trước đó tôi đã đọc xong bộ "Trung Phong Truyện, tôi 
cảm động và phấn khởi đến nỗi tôi thở dài tự nhủ, 'Ô, đó chính là điều mình thích làm!' Sau đó tôi 
quyết định hiến trọn đời cho Đạo Phật. Rồi tôi xin Đại Sư Tây Lâm để được thí phát."——Master Yun 
Chu (Yun Ju), name of a Chinese Zen Master in the sixteenth century. We do not have detailed 
documerts on this Zen Master; however, in Han Shans autobiography, there 1s a brief detail on him. 
Zen Master Han Shan told the following storles of his experience in Zen: "In 1564, when Ï was 
nineteen, many of my friends gained honor by passing the official examination. They urged me to take 
the examination, also. When Master Yun Chu heard of this, he became worrled that I might be 
persuaded to engage 1n worldly affairs; he, therefore, encouraged me to practice religion and to strive 
for Zen. He told me many storles of the Masters of the past, and showed me the book called "The 
Biographies of the Great Monks'. Before I had finished reading the 'Life of Chung Feng, Ï was so 
moved and exalted that I sighed to myself, saying, 'Oh, this 1s what I would like to dol' Thereupon Ï 
made up my mind to devote my life to Buddhism. I then besought the Grand Master Hsi Lin to ordain 


m" 


me. 


2) Vân Cư: Độc Uu— Unique Outstandingness 

Thiển sư Vân Cư thường nhắc nhở đệ tử: "Khi nhất tự đã thù thắng và độc ưu, thì đa tự không còn cần 
thiết và hữu dụng nữa."—Zen master Yun-chu always reminded his disciples: "When a single word is 
far transcendent, and unique outstanding, then many words are not necessary and not uselful 
anymoơre." 


CMXLVI.Vân Cư Giản: Duy Ma, Kim Túc Như Lai— Yunju Jian: Vimalakiti, the Golden-Millet 
Tathagata 
Một vị Tăng hỏi Thiền sư Vân Cư Giản: “Trong đời quá khứ, Duy Ma Cật đã là Kim Túc Như Lai. Tại 
sao ông ta theo học với đức Thích Ca Mâu Ni?” Vân Cư Giản đáp: “Vì ông ta chẳng tranh nhân ngã. 
Người đại giải thoát chẳng nệ việc 'thành Phật' hay 'chẳng thành Phật. Nếu ông bảo rằng Ngài tu hành 
mong thành Phật đạo, càng không dính dáng. Như Kinh Viên Giác nói: 'Lấy tâm luân hồi sanh kiến 
luân hồi, vào biển đại tịch diệt của Như Lai trọn không thể đến.' Ngài Vĩnh Gia nói: 'Hoặc phải hoặc 
quấy người chẳng biết, nghịch hạnh thuận hạnh trời khó lường'. Nếu thuận hạnh thì tiến đến quả vị 
Phật, nếu nghịch hạnh thì vào cảnh giới chúng sanh. Thiền sư Thọ nói: 'Dâầu ông có thể hoàn thiện và 
đạt đến cảnh giới này, ông cũng chưa thể nào thỏa mãn được ý muốn của mình, đợi đến chứng thân 
Thánh vô lậu mới nên thuận hạnh nghịch hạnh.' Vì thế mà Tuyết Đậu nói: 'Bi sanh không buôn thẩm." 
Trong Kinh Duy Ma Cật nói: 'Vì chúng sanh bệnh nên ta cũng bệnh. Buồn thảm thì lòng bi mất vậy." 
Cái câu nằm bệnh trong thành Tỳ Xá Ly, Duy Ma Cật thị hiện bệnh trong thành này.Toàn thân gây 
ốm. Duy Ma Cật đem thân bệnh rộng ví người nói Pháp: "Thân này là vô thường, không có sức mạnh, 
không chắc chắn; chóng hư hoại, không thể tin được, là khổ não, là nhóm của bệnh hoạn, là chỗ chung 
hợp của ấm giới nhập lại mà thành.”-—A monk asked Zen master Yun-Chu Jian, “In a past life, 
Vimalakiri was the Golden Millet Tathagata. Why then did he study the Dharma as a disciple of 
Sakyamuni?” Yun-Chu Jian replied, “Because he didnt contend over self and others. Someone who 1s 


2710 


greatly liberated has nothing to do with becoming Buddha' or not becoming Buddha.' If you say that he 
practices cultivation and strives to attain the Path of Buddhahood, this has even less to do with 1t. As 
the Perfect Enlightenment Sutra says: TỶ you use your routine mind to produce roufine views, youTl 
never be able to enter the Tathagata's great ocean of peaceful extinction.' Yung-Chia said, WWhether 
he's right or wrong, people cannot know. Whether he goes against or goes along, the gods cannot 
fathom. If he goes along, then he turns toward the stage of the fruition of Buddhahood; 1f he goes 
against, then he enters the realms of sentient beings.' Zen master Shou said, 'Even 1f you can perfect 
yourself and get to this realm, you still cannot follow your Iinclinations. Only when you have 
experienced the holy state without leaks can you go along or go agaInst.' Thus Hsueh-Tou said, 'Out of 
compassion for living beings, he suffers empty affliction.' The Vimalakirti Sutra says, 'Since sentient 
beings have 1llnesses, I also, will have an illness. Hsueh-Tou says, Tying 1ll in Vaisali, because 
Vimalakirti mamifested his i1llness 1n the city of Vaisali. His whole body withered and emaciated.' 
Vimalakirti used his physical 1llness to preach the Dharma widely. He said, "Phis body has no 
permanerce, no strength, no power or solidity; 1fs a thing that quickly decays, 1t cant be trusted. It 
produces suffering and trouble, a mass of diseases. Ït 1s something made of the heaps, elements, and 
sense media compounded together. ” 


CMXLVII Vân Cư Năng: Như Hà Thị Phật (Phật là ai?)— Yun-Chu Neng: What or Who ¡s the 
Buddha? 
Thiền sư Vân Cư Năng khi còn ở trong chúng của Mã Tổ, một hôm, Đại Mai hỏi Tổ: "Phật là gì?" Tổ 
nói: "Tức Tâm là Phật." Nhưng về sau này Mã Tổ lại đổi câu nói lừng danh này thành ra " Không 
Tâm, không Phật." Khi nghe nói lại như vậy, Đại Mai quả quyết: "Dầu ngày nay tiên sư có nói gì đi 
nữa, thì ta vẫn quyết rằng 'Tức Tâm tức Phật." Đến khi thiển sư Vân Cư Năng nói cho một vị Tăng 
nghe về sự việc này, vị Tăng ấy bảo: "Con không hiểu nổi, thầy có cách nào giúp?" Sư đáp: "Để giúp 
ông, tôi gọi y là Phật. Nếu hồi quang phản chiếu, ông hãy tự xem thân này là gì, tâm này là gì?" Có 
một vị Tăng hỏi Bách Trượng: "Phật là ai?" Bách Trượng hỏi lại: "Ông là ai?" VỊ Tăng nói: “Tôi là 
mỗ." Bách Trượng hỏi: "Ông biết mỗ không?" Vị Tăng nói: "Sờ sờ ra đây." Bách Trượng bèn đưa cây 
phất tử lên và hỏi: "Ông có thấy không?" Vị Tăng đáp: "Thấy." Bách Trượng im lặng, không nói thêm 
một lời. Nhưng câu hỏi của vị Tăng được trả lời ở chỗ nào? Và ông ta có m thấy Phật chăng? Với 
cùng câu hỏi "Phật là ai?" nhưng các vị Thiển sư mỗi vị đều trả lời khác nhau. Dưới đây là một vài 
câu trả lời của một số Thiền sư. Thiển sư Bảo Nghiêm Thúc Chi: "Thân đất xương gỗ, trang sức bằng 
vàng." Thiển sư Hàng Châu Long Tỉnh Thông: "Dầu cho một họa sĩ kỳ tài cũng vẽ không xong." Thiển 
sư Triệu Châu: "Cất giữ trong điện Phật." Ni Thiền sư Tịnh Cư Diệu Đạo: "Bất thị Phật" Thiền sư Sách 
Chân Pháp Thí: "Nễ thị Huệ Siêu." Thiển sư Vân Môn Văn Yển: "Càn thỉ quyết" (que cứt khô), hay 
"Đông sơn hành tại thủy ba thượng." Thiền sư Kiến Châu Mộng Bút: "Không có chuyện phi lý ở đây." 
Thiển sư Pháp Hoa Viện Hòa Thượng: "Quanh ta là núi." Thiền sư Phong Huyệt Diên Chiểu: "Khóm 
trúc tại chân núi Tượng Lâm." Thiền sư Động Sơn Thủ Sơ: "Ba cân gai." Thiền sư Ngũ Tổ Pháp Diễn: 
"Miệng là cửa họa" Thiền sư Thạch Sương Sở Viện (Từ Minh Sở Viện): "Nước chảy qua cao nguyên." 
Thiền sư Dương Kỳ Phương Hội: "Lừa ba chân đi bằng móng." Thiền sư Thư Châu Pháp Hoa Sơn Cử 
Hòa Thượng: "Mầm lau xuyên qua đầu gối." Thiền sư Ngũ Tổ Pháp Diễn: "Ngực trần đi chân không." 
Qua những sự kiện này, chúng ta thấy ngay ở đây Phật không còn là một thực thể siêu việt được bao 
trùm giữa những hào quang của cõi trời; ngài cũng là một con người như chúng ta, đang trò chuyện với 
chúng ta, và ngài hoàn toàn là một con người có thể làm quen được. Và do đó, nếu ngài có phóng ra 
ánh sáng nào, chúng ta phải khám phá, vì nó không là cái có sẵn để cho chúng ta tiếp nhận. Đây là 
loại công án ở mức độ nào đó khó hiểu và khó giải thích. Những Thiển Tăng mô tả loại công án này 
như là loại "bất khả thể nhập," giống như "những rặng núi bạc và những bức tường sắt." Nói đúng ra, 
loại này chỉ có thể được hiểu bởi những hành giả có trình độ cao mà trực giác sâu xa của họ tương 
xứng với trực giác của những người để ra công án, như thế họ mới có thể nhận thức được trực tiếp và 


2711 


rõ ràng ý nghĩa của công án mà không cần phải nhờ đến phỏng đoán hay phân tích. Nếu hành giả sẵn 
sàng không sợ hiểu lầm thì những công án loại này có thể không phải là tuyệt đối không thể hiểu 
hoặc không thể giải thích được, nhưng đây không phải là điều mong muốn của nhiều hành giả tu 
Thiển. Qua những sự kiện này, chúng ta thấy ngay ở đây Phật không còn là một thực thể siêu việt 
được bao trùm giữa những hào quang của cõi trời; ngài cũng là một con người như chúng ta, đang trò 
chuyện với chúng ta, và ngài hoàn toàn là một con người có thể làm quen được. Và do đó, nếu ngài có 
phóng ra ánh sáng nào, chúng ta phải khám phá, vì nó không là cái có sẵn để cho chúng ta tiếp 
nhận—When Zen master Yun-Chu Neng (Neng of Yun-chu) was still in Ma-fsu's congregation, one 
day, Ta-mei asked Ma-tsu, "What 1s the Buddha?" Ma-tsu said, "What 1s Mind, that 1s Buddha." But 
later on Ma-tsu changed his favorite answer to, "Not Mind, not Buddha." When this was reported to 
Ta-mel, the latter strongly asserted himself, saying, "Whatever the old master may tell you now, I 
state, as ever, What 1s Mind, that 1s Buddha.”" When this answer was given by Yun-Chu Neng to a 
monk, the latter said, "I fail to understand. Master, may I ask you to help me out in some way?” Yun- 
Chu Neng replied, "To help you out we call him Buddha. By throwing your light inwardly, see by 
yourself what 1s this body of yours, this mind of yours." A monk asked Pai-chang, "Who 1s the 
Buddha?" Pai-chang asked, "Who are you?” The monk said, "I am 'so and so'." Pai-chang asked, "Do 
you know this so and so'?”" The monk said, "Most distinctly here." Pai-chang now raised his duster and 
said, "Do you see?" The monk said, "Yes." Pai-chang then shut himself up and did not speak any 
further. But where was the monk's question answered? Did the monk find the Buddha? With the same 
quesftion, but different Zen masters give different answers. Here are some answers from several Zen 
masfers. Zen master P'ao-yians answer would be: "One made of clay and decorated with gold." Zen 
master Hang-chou Lung-Hsing Thung's response: "Even the finest artist cannot paInt him.” Zen master 
Chao-chou's response: "The one enshrined in the Buddha Hall." Nun Zen master Miao-tao's response: 
"He 1s no Buddha." Zen master Fayans response to Hui-chao: "Your name 1s Hui-chao." Zen master 
Yun-mêns response: “The dirt-scraper all dried up," or "See the eastern mountains moving over the 
waves." Zen master Ch'ien-chou's response: "No nonsense here." Most Venerable Fa-hua's response: 
"Surrounded by the mountains are we here." Zen master Fêng-hsueh Yen-chao's response: "The 
bamboo grove at the foot of Chang-lin hill.” Zen master Tung-shan Shou-chư's response: “Three 
pounds of flax." Zen master Fayans response to a monk: “The mouth 1s the gate of woe.” Zen master 
Sh¡ih-shuang Chu-yuan's response: “The waves are rolling over the plateau." Zen master Yang-ch1- 
Fang-hui's response: "See the three-legged donkey go trotting along." Zen master Fa-hua Shan-chu's 
response: "A reed has grown piercing through the leg." Zen master Fayan's response fo another monk: 
"Here goes a man with the chest exposed and the legs all naked." Through these facts, we can see the 
Buddha 1s here no more a transcendental being enveloped In heavenly rays of light, He 1s also a 
gentleman like ourselves, walking among us, talking with us, quite an accessible familiar being. And 
therefore, whatever light he emits 1s to be discovered by us, for 1t 1s not already there as something to 
be perceived. This 1s a kind of koan which 1s somewhat difficult to understand and explain. Zen monks 
describe this type of koans as the "Impenetrable type," like "silver mountains and iron walls." This can, 
strictly speaking, only be understood by advanced practitioners whose profound 1ntuiions match those 
of the actors, thus enabling them to discern directly and clearly the meaning of the koan without 
resorting fo guesses or analysis. IÝ one 1s willing to risk missing the point, these koans may not be 
absolutely unintelligible or unexplainable, but this 1s not the desirability of many Zen practitioners. 
Through these facts, we can see the Buddha 1s here no more a transcendenfal being enveloped in 
heavenly rays of light, He 1s also a gentleman like ourselves, walking among us, talking with us, quite 
an accessible familiar being. And therefore, whatever light he emits 1s to be discovered by us, for 1t 1s 
not already there as something to be perceived. 


2712 


CMXLVIII. Vân Cư Tê: Cái Gì Đến Làm Gì?— Yun-chu Ch'i: What Is It That Thus Comes to Me? 
Khi Nghĩa Hải tìm đến thiền sư Vân Cư Tề, Vân Cư hỏi: "Cái gì đến làm gì?" Nhờ đó Nghĩa Hải bừng 
tâm chứng ngộ, và làm ra bài thơ sau đây: 
"Vân Cư thậm ma vật 
Vấn trước đầu hoảng hốt. 
Trực hạ tiện thừa đương 
Do thị sinh mai một." 
(Vân Cư là gì nhỉ? Sao hỏi đầu choáng thế? Mà gục gặc vâng vâng! Chôn sống cũng chẳng khỏi)— 
When I-hai came to Yun-chu Chỉ, Yun-chu asked, "What 1s 1t that thus comes to me?” 'This opened 
Hais mind to a state of enlightenment (satori), and the result was this verse: 
"Whats that? Come from Yun-chu; 
Asked thus, one 1s stupified: 
Even when you nod right away saying, 
"Thatfs it," 
You cannot yet help being buried alive." 


CMXLIX. Vân Cư Thiện Ngộ: Tăng Bị Xà Giảo— Yun-ju Shan-wu: A Monk Is Bifen by a Snake 

Một hôm, trong lúc Vân Cư (?) đang ở tại Long Môn Sơn có một vị Tăng bị rắn cắn nơi chân. Thanh 
Viễn Phật Nhãn (1067-1120) hỏi: “Đây là Long Môn Sơn. Tại sao lại có người bị rắn cắn?” Vân Cư 
đáp: “Như con nghĩ, vị Tăng ấy tỏ ra có dấu hiệu của một người vĩ đại!” Về sau này khi Viên Ngộ 
nghe về chuyện này, đã đưa ra lời bình: “Với một ông Tăng như Vân Cư tạo Long Môn Sơn, dòng 
truyền thừa của Ngũ Tổ Pháp Diễn không có nguy cơ tàn lụn.”—One day while Yun-ju was at Dragon 
Gate Mounftain, a monk was biften in the foot by a snake. Foyan Ch”ing-Yuan asked, “This 1s Dragon 
Gate Mountain. Why would someone be bitten by a snake?” Yun-Ju answered, “Just as I thought, that 
monk shows the signs of a great man!” Later, when Yuan-wu Kê-Ch1n heard about this, he 
commernted, “With such a monk as Yun-Ju at the Dragon Gate, the lineage of Wu-Tzu Fayan 1s In no 
danger of dying out.” 


CML.Vân Cư Tích: Yun-chu Hsỉ 

1) Cảnh Vân Cư—Yun-chu's Sight 

Thiền sư Thanh Tích Vân Cư là một trong những đồ đệ của thiển sư Pháp Nhãn vào thế kỷ thứ X. Một 
hôm, có một vị Tăng hỏi: "Phong cảnh của tự viện Vân Cư thế nào?" Sư có vẻ không muốn trả lời thực 
thụ về phong cảnh của Tăng viện mình, nên Sư hỏi ngược lại: "Ông nói cảnh có nghĩa là gì?" Vị Tăng 
hỏi lại: "Ai là người ở đây?" Sư chẳng nói gì rõ rệt, mà chỉ nói vỏn vẹn: "Tôi vừa nói với ông cái gì?" 
Trong trường hợp này, vị Tăng muốn biết đâu là những đặc sắc của Tăng viện. Trong Phật giáo nó có 
ý nghĩa là một thái độ tâm linh hay tâm thần đặc sắc mà người ta dùng để đối trị tất cả những kích 
thích. Nhưng nói một cách nghiêm khắc, hành giả tu Thiển không coi nó chỉ như là một thái độ hay 
một xu hướng của tâm, mà là thành phân cốt yếu hơn để thiết lập căn cơ đích thực cho thể tánh của 
mình, nghĩa là một môi trường mà trong đó người ta sống và vận động và có lý do hiện hữu của mình. 
Theo thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập II, môi trường đó, chính yếu được xác định bởi 
chiều sâu và độ sáng của những trực giác tâm linh của người đó. "Cảnh Tăng viện của bạn ra sao?", 
do đó có nghĩa là "Sở ngộ của bạn về chân lý cứu cánh Phật pháp là gì?" Trong khi những câu hỏi "Từ 
đâu?", "Ở đâu?" hay "Về đâu" được đặt ra cho một vị Tăng tầm sư học đạo, thì những câu hỏi nhắc 
đến chỗ trú ngụ, chỗ ở, khía cạnh hay phong cảnh, được đặt ra cho một bậc thầy không thấy cần vân 
du tìm nơi an nghỉ cuối cùng nữa. Do đó, cả hai loại câu hỏi này, trên thực tế đều giống nhau—Zen 
master Chng-hsi Yun-chu was one of Zen master Fa-yan's disciples in the tenth century. One day, a 
monk came and asked, "What are the sights of your monastery?" Ching-hsi was not apparently 
1nclined to give any posifive answer about the sights of his monastery, so he counter-questioned the 


2713 


monk, "What do you mean by 'sights'?" When the monk further asked, "Who 1s the man living here?" 
Ching-hsi was not at all communicative, and sinply made this remark, "What did I say to you Just 
now?” In this case, the monk wants to know what are the characteristic siphts of the monastery where 
Ching-hsi resides. In Buddhism 1t 1s a general characteristic psychic or spiritual attitude which a 
Buddhist assumes towards all stimuli. But, strickly speaking, Zen Buddhists do not regard 1t as a mere 
attitude or tendency of mind but as something more fundamenfal constituting the very ground of one's 
being, that 1s to say, a field where a person lives and moves and has his reason of existence. According 
to Zen master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, Third Series (p.I10), this field 1s essentially 
determined by the depth and clariy of ones spirtual intuitlons. 'What are the sights of your 
monastery?' means, therefore, 'What 1s your understanding of the ultimate truth of Buddhism?' or What 
1s the ruling principle of your life, whereby you are what you are?' While thus the questions, Vhence?' 
"Where?' or 'Whither?' are asked of a monk who comes to a master to be enlightened, the questions as 
to the residence, abode, site, or sighfs are asked of a master who feels no more need now of goïng on 
pilgrimage for his final place of rest. These two sets of questions are, therefore, practically the same. 


2) Vân Cư Tích: Hiểu Hay Không Hiểu?—Does Know or Does Not Know? 

Một hôm, Quốc Sư Huệ Trung gọi thị giả, vị thị giả trả lời. Quốc sư tiếp tục gọi thị giả ba lần, và thị 
giả đều trả lời trong cả ba lần. Quốc sư nói: "Như vậy là ta cô phụ ngươi, hay ngươi cô phụ ta?" Quốc 
sư lại nói thêm: "Tưởng đâu ta phụ ngươi, hóa ra ngươi phụ ta." VỀ sau này, một vị Tăng hỏi thiển sư 
Huyền Sa Sư Bị: "Quốc sư gọi thị giả là ngụ ý gì?" Huyễn Sa nói: "Ông thị giả hiểu rõ đấy." Thiển sư 
Vân Cư Tích lại bình như thế này: "Thị giả hiểu, hay không hiểu? Nếu nói là hiểu, tại sao Huyền Sa 
lại nói 'ông thị giả hiểu rõ đấy?' Vậy thử nghĩ xem thế nào?" Về sau này có một vị Tăng đến hỏi thiển 
sư Pháp Nhãn: "Quốc sư gọi thị giả là ngụ ý gì?" Pháp Nhãn nói: "Đi về đi, lúc khác trở lại." Nhân đó, 
thiển sư Vân Cư Tích lại bình: "Tại sao Pháp Nhãn lại nói như vậy, ông có biết rõ ý của quốc sư 
không? hay không biết rõ?" Nhiều khi những lời pháp ngắn gọn và vô lý kiểu này của thiển sư làm 
cho người sơ cơ không hiểu gì hết. Nhưng theo Thiển, những nhận xét kiểu này phô diễn một chân lý 
một cách rõ ràng và thẳng thắn nhất. Một khi những phương thức hợp lý thông thường không thể dùng 
để viện dẫn được, thì vì nhu cầu mà vị thiển sư phải nói lên những cảm nghĩ diễn ra tận thâm tâm, nên 
ngài không thể diễn cách nào khác hơn là tối nghĩa và tượng trưng làm choáng váng người sơ cơ. Dầu 
vậy, chính các thiển sư vẫn luôn ưu ái và nhiệt tâm; và nếu mấy ông có lời trách móc xa xôi nào khi bị 
quở mắng thì ba chục gậy sẽ giáng xuống đầu mấy ông——One day the National Teacher called to his 
attendant. The attendant responded. The National Teacher called three times, and three times the 
attendant responded. The National Teacher said, "Have I been ungrateful to you, or have you been 
ungrateful to me?” The National Teacher further said, "I thought I was not fa1r to you, but 1t was you 
that were not fair to me." Later, a monk asked Hsuan-sha, "What 1s the idea of the National Teacher's 
calling out to his attendant?” Said Hsuan-sha, “The attendant knows well." Yun-chi Hsi commented on 
this: "Does the attendant really know, or does he not?” IÝ we say he does, why does the National 
Teacher say, "lt 1s you that are not fair to me?” But 1f the attendant knows not, how about Hsuan-sha's 
assertion? What would be our Judgment of the case? Later, a monk came and asked Fa-yen, "“What 1s 
the idea of the National Teacher's calling out to his attendant?" Fa-yen said, "You go away, and come 
back some other time." Zen master Yun-Chu Hsi commented, "When Fa-yen says this does he really 
know what the National Teacher's idea 1s? or does he not?” A lot of times, these short sermons of this 
nature, short, unintelligible, and amost nonsensical are hard for beginning practitioners to understand. 
Bur, according to Zen, all these remarks are the plainest and most straightforward exposition of the 
truth. When the formal logical modes of thinking are not resorted to, and yet the master is asked to 
express himself what he understands in his inmost heart, there are no other ways but to speak In a 
mamner so enigmatic and so symbolic as to stagser the uninitiated. However, the masters themselves 


2714 


are right In earnest, and 1f you attach even the remotest notion of reproach to their remarks, thirty 
blows will be instantly on your head. 


CMLI.Vân Môn Đạo Tín: Không Hiểu Là Được, Ai Giải Thích Thì Mất Mạng— Yun-men T'ao- 
hsim: lí Is AlI Right That You Do Not Understand; He Who Interprefs Loses LỰc 

Một hôm, có một vị Tăng đến và hỏi thiển sư Vân Môn Đạo Tín về ý chỉ Tây lai của Tổ Sư, Sư trả lời: 
"Rắn cổ mộ ngàn năm, ngày nay đầu mọc sừng." Khi vị Tăng làm lễ, có lẽ để bái tạ cái cách dạy 
không xây dựng của Sư, Sư bèn hỏi: "Ông có hiểu không?" Vị Tăng đáp: "Bẩm không." Sư bảo: 
"Không hiểu là được." Vị Tăng lại hỏi: "Đây có phải là thói nhà của Hòa Thượng không?" Sư đáp: "Ai 
giải thích thì mất mạng." Đây là trường hợp trong đó các thiền sư nói ra những lời vô nghĩa, mà tâm ưa 
suy lý hoàn toàn không hiểu nổi. Thật vậy, phần lớn những phát biểu của Thiền có vẻ vô nghĩa và khó 
hiểu vì những câu trả lời chẳng có chút quan hệ nào đối với vấn để cốt yếu làm cho kẻ sơ cơ vì thế lại 
càng bối rối hơn. Hành giả tu Thiền, chúng ta có nên cân nhắc điều này không? Con rắn hiểu Thiền có 
cắn một vị Tăng tự mãn như vị Tăng này chăng? Thật khó mà rút ra ý chỉ từ nhận định đó nếu chúng 
ta chỉ là những người chỉ lấy danh tự văn chương để lý giải. Thật vậy, cái gọi là kinh nghiệm Thiển 
phải tiêu giải hết mọi quan hệ thời gian và không gian mà chúng ta đang sống, đang làm việc, và đang 
suy lý ở trong đó. Chỉ khi nào chúng ta một lần vượt qua được cái loại lý luận như thế này, bấy giờ 
một biến cố của ngàn năm về trước mới trở thành một kinh nghiệm sống động ngay trong giây phút 
này. Dầu cho đạo Thiền bị che dấu ở đây là gì đi nữa, đây há chẳng phải là một trong những giai thoại 
Thiên lạ lùng nhất, nhưng phải chăng có thể là Thiền được truyền đạt một cách xảo diệu ngay trong 
tính chất tầm thường này—One day, a monk came and asked Yun-men Tao-hsin concerning the 
patriarchal visit to which the master s reply was, "A graveyard snake one thousand years old has today 
ørown a pair of horns on 1ts head." When the monk made a bow, probably thanking him for the 
uninsfructive 1nstruction, the master asked, "Do you understand?”" The monk said, "No, master." Yun- 
men T"ao-hsin said, "It 1s all right that you do not understand.” The monk asked again, "Is this not your 
habitual way of teaching?” Yun-men Tao-hsin said, "He who Interprets loses life." Thịis 1s the case 
where the master makes meaningless remarks which are perfectly incomprehensible to the rational 
mind. As a matter of fact, most Zen statements are apparently meaningless and unapproachable for 
they have no relation whatsoever to the main 1ssue which causes more confusions for the beginners. 
Zen practitioners, should we consider this? Does the Zen understanding snake bite such a self- 
complacent monk as this? It 1s hard to make sense out of this remark 1ƒ we are mere literary 
1nterpreters. As a matter of fact, the so-called Zen experience must then be such as to anmhilate all 
space-time relations in which we find ourselves living and working and reasoning. It 1s only when we 
once pass through such a kind of reasoning, then an event of one thousand years ago becomes a living 
experience of this very moment. Whatever Zen truth is concealed here, 1s 1t not the most astounding 
story, but 1s 1t possible that Zen 1s cunningly conveyed 1n this triviality 1tself? 


CMLII.Vân Môn Văn Yến: Yun-Men Wên Yen 

l1) Ai Người Không Bệnh?— Who Is That Never Becomes Sich? 

Một hôm, Thiển sư Vân Môn hỏi một vị Tăng: “Việc của ông bây giờ là gì?” Vị Tăng đáp: “Săn sóc 
người bệnh.” Vân Môn hỏi: “Ông có biết có người không bao giờ bệnh hay không?” Vị Tăng đáp: 
“Con không hiểu.” Vân Môn nói: “Dầu ông nói 'có' hay dầu ông nói không' cũng như 'Tôi không hiểu' 
mà thôi.” Vị Tăng im lặng. Vân Môn nói: “Tại sao ông không hỏi lão Tăng?” Vị Tăng hỏi: “Ai là 
người không bao giờ bệnh?” Vân Môn chỉ ngay một ông Tăng đứng gần mình. Kỳ thật trong kinh Bát 
Nhã Ba La Mật Đa thì Bồ Tát không hề sợ hãi bởi vì không có bệnh hoạn trong cảnh giới giác ngộ. Và 
Vân Môn muốn nhắc với vị Tăng là hãy như ông Tăng không nói không hỏi gì cả này——One day, Zen 
master Yun Men asked a monk: “What 1s your business now?” The monk said: “Nursing the sick.” Yun 
Men asked: “Do you know that there 1s one who never gets sick?” The monk said: “[ do not 


2715 


understand.” Yun Men said: “Whether you say 'yes' or whether you say 'no,' 1t 1s all the same thing as 'Ï 
”” The monk was silent. Yun Men said: “Why dont you ask me?” The monk asked: 
“Who 1s 1t that never becomes sick?” Yun Men pointed at a monk who happened to be near him. As a 
matter of fact, according to the Prajna-paramita Sutra, the Bodhisattva 1s not to become frightened 
about sickness for there 1s no such thing as sickness in the realm of enlightenment. And Yun Men 
wanted to remind the monk try to be as the monk who stood next to him, the one who said nothing, who 
asked nothing. 


do not understand. 


2) Vân Môn: Ái Ngập Đôi Đầu Kiến Trượng Lục Kim Thân—One Sees the Sixteen-Foot Golden 
Body oƒ Buddha in a Heap oƒ Dust 

Theo Bích Nham Lục, tắc 39, một vị Tăng hỏi Vân Môn: "Thế nào là Pháp thân thanh tịnh?" Vân Môn 
đáp: "Hoa Thược Lan." Vị Tăng lại hỏi: "Khi ấy thì sao?" Vân Môn đáp: "Sư tử lông vàng." Trong 
đống bụi bặm thấy được Phật. Thuật ngữ này biểu thị tính bình đẳng của vạn hữu kể cả Phật tính. Nói 
cách khác, tâm, Phật, và chúng sanh, tam vô sai biệt—According to the The Pi-Yen-Lu, example 39, a 
monk asked Yun-mên, "What is the Pure Body of Reality?" Yun-mên said, "A flowering hedge." The 
monk asked, "What 1s it like when one goes on in Jjust such a way?” Yun-mên said, "A golden-haired 
lion." He sees the sixteen-foot golden body of Buddha in a heap of dust, mottled and mixed up, what 1s 
12. This term shows the equality of everything including the Buddha-nature. In other words, mind, 
Buddha, and all the living, these three are not different. 


3) Vân Môn: Bát Yếu— The Eight Essential Things oƒ the Yun Men Sect 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, tông Vân Môn có tám Pháp môn cần thiết. Thứ nhất là 
Huyền, lời nói và sự tư duy bất khả tư nghì. Thứ nhì là Tùng, tùy duyên mà cứu độ đệ tử và chúng 
sanh. Thứ ba là Chân yếu, hiểu rõ giáo lý tông chỉ. Thứ tư là Đoạt, cho phép hành giả có giờ với 
những vọng tưởng để cắt đứt vọng. Thứ năm là Hoặc, không bị ràng buộc bởi ngôn ngữ. Thứ sáu là 
Quá, phương thức giáo hóa nghiêm khắc, không cho hành giả né tránh mà phải đi thẳng vào công phu 
thiền tập. Thứ bảy là Tang, giúp hành giả xa ha hai kiến giải sai lầm bao gồm: không thể soi thấu bản 
tánh thanh tịnh của chính mình và chấp trước kiến giải của mình. Thứ tám là Xuất, tạo điều kiện cho 
hành giả có cơ hội hoát nhiên khế ngộ—According to The Records of the Transmission of the Lamp, 
Volume XIX, There are eight essential things that help practitioners to achieve enlightenment In the 
Yun-men Sect. First, speeches and thoughts are inconceivable. Second, save students and sentient 
beings In accordance with therr levels. Third, thoroughly understand the teaching methods of the sect. 
Fourth, not allowing practitioners to have time with deluded thoughts so they can cut away delusions. 
Fifth, not be attached to speeches and words. Sixth, with strict methods of instructions, practitioners 
cannot beat around the bushes but to go straight to zen practice. Seventh, help practitioners get rid of 
the two wrong views: Cannot thoroughly see one's own pure nature, and being attached to one's own 
views. Eighth, create opportunities for practitioners to achieve sudden enlightenmert. 


4)_ Vân Môn: Chiết Bán Liệt Tam—Split in Two, Torn in Three 

Một hôm, Thiển sư Vân Môn Văn Yển thượng đường thị chúng, nói: “Khi chiếc áo cà sa bị xé làm hai, 
rách làm ba mảnh, chỗ nào là chỗ trọng yếu nhất? Lấy mấy miếng ấy lên từng miếng một rồi đem 
chúng lại đây cho lão Tăng.” Rồi thay mặt thính chúng Sư nói: “Trên, giữa, dưới.”—One day, Zen 
master Yun-men entered the hall and addressed the assembly, saying, “When the robe 1s split in two, 
torn 1n three, where then 1s the eye of the needle (in Zen, the eye of the needle means the essence or 
the most Iimportant part)? Pick the pieces up one by one and bring them here to me.” One behalf of the 
audience he said, “Above, between, below.”” 


2716 


5) Vân Môn: Chung Thanh Thất Điều— Putting on Seven-Piece Robe at the Sound oƒ the Bell 

Nghe tiếng chuông liền mặc áo An Đà Hội, thí dụ thứ 16 của Vô Môn Quan, ngày nọ Vân Môn nói: 
"Thế giới rộng lớn như vậy, sao nghe chuông lại mặc áo thất điều?" Tuy Vân Môn là người biết xử 
dụng những lời dạy sinh động của các thầy xưa, nhưng ông tỏ ra rất ngờ vực những từ ngữ được viết ra, 
những từ nầy dễ đọc nhưng không phải lúc nào người ta cũng hiểu được ý nghĩa sâu sắc của chúng. Vì 
thế ông cấm không cho đệ tử viết lại những lời của mình. Chính nhờ một môn đồ đã bất chấp sự cấm 
đoán, ghi lại những lời ông dạy trên một chiếc áo dài bằng giấy khi dự các buổi giảng , mà nhiều 
châm ngôn và lời giải thích bất hủ của đại sư mới còn lại đến ngày nay. Theo Vô Môn Huệ Khai trong 
Vô Môn Quan, hành giả tu thiển nên luôn nhớ rằng trong tham thiển học đạo, ky nhất là việc theo 
tiếng đuổi màu. Dầu cho nghe tiếng mà ngộ đạo, thấy sắc mà sáng tâm, cũng là chuyện thường. Phải 
biết rằng người tu thiển phải cỡi tiếng, đạp màu, đâu đâu cũng rõ, chi chi cũng hay. Tuy vậy, hãy 
thành thật với chính mình thử hỏi xem tiếng đến bên tai hay tai qua bên tiếng? Khi bạn đã đạt đến chỗ 
cả im lẫn tiếng đều quên thì thế nào? Chỗ nầy nếu tai mà nghe ắt khó hiểu được, còn lấy mắt mà 
nghe thì mới được—Putting on a seven-piece robe when hearing the sound of the bell, example l6 of 
the Wu-Men-Kuan, one day, Yun-men said, "See how vast and wide the world is! Why do you put on 
your seven-pIece robe at the sound of the bell?" Yun-Men, who made such skillful use himself of the 
words of the ancient masfters, was at the same time very mistrusfful of the written word, which could all 
too easily be understood literally but not really grasped. Thus he forbade his studenfs to wrlte his 
sayings down. Owing to one of his followers, who attended his discourses wearing a paper robe on 
which he took notes In spite of the ban, that many of the Imperishable sayings and explanations of the 
great Ch°an master have been preserved. According to Wu Men Hui-Kai in the Wu-Men-Kuan, Zen 
practitioners should always remember that in traimng the Way, dont be victimized by sounds; dont 
follow up on forms. You may have realization on hearing a sound or enlightenment on seeing a form, 
thatfs natural. But dont you know that true Zen practitioners can ride sounds and veil forms? They see 
all and sundry clearly; they handle each and every thing deftly. Perhaps you are such a person. 
Howver, lets be honest with ourselves, does the sound come to the ear, or does the ear go to the 
sound? And 1f you have transcended sound and silence, what do you say at such a point? IÝ you listen 
with your ear, 1t 1s hard to understand. If you hear with your eye, you are Intimate at last. 


6)_ Vân Môn Cổ Phật Dữ Chánh Trụ— Yun Men's Ancient Buddhas and the Pillar 

Vân Môn: Cây trụ giữa đất trống, công án nói về cơ duyên Thiển sư Vân Môn Văn Yển dạy chúng 
trong thí dụ thứ 83 của Bích Nham Lục. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, 
Thiền sư Vân Môn Văn Yển (864-949) thượng đường dạy chúng: "Cổ Phật cùng cột cái tương giao là 
cơ thứ mấy?" Nói xong Vân Môn tự đáp: "Núi Nam khởi mây, núi Bắc rơi mưa." Theo Viên Ngộ trong 
Bích Nham Lục, Đại sư Vân Môn xuất phát hơn tám mươi vị thiện tri thức. Bảy mươi năm sau khi Sư 
thị tịch, người ta khai tháp thấy thân nghiễm nhiên như xưa. Chỗ thấy của Sư minh bạch cơ cảnh chớp 
nhoáng, Đại phàm buông lời, nói riêng, thay nói, hẳn là cao vót. Công án này như chọi đá nháng lửa, 
tợ làn điển chớp, quả là thần ra quỉ vào. Tạng Chủ Khánh nói: "Một đại tạng giáo lại có ba loại thuyết 
thoại chăng?" Hiện nay đa phần người ta nhằm trên tình giải làm kế sống, nói: "Phật là bậc Đạo Sư 
của tam giới, là Từ Phụ của bốn loài, đã là cổ Phật vì sao lại cùng cột cái tương giao?" Nếu hiểu thế 
ấy, chợt dò tìm chẳng được. Có người bảo trong cái không nói ra. Đâu chẳng biết bậc tông sư thuyết 
thoại tuyệt ý thức, tuyệt tình lượng, tuyệt sanh tử, tuyệt pháp trần, vào chánh vị lại chẳng còn một 
pháp. Ông vừa khởi đạo lý so tính, liền bị trói tay trói chân. Hãy nói cổ nhân kia ý thế nào? Chỉ khiến 
tâm cảnh nhất như, tốt xấu phải quấy lay động kia chẳng được, nói có cũng được, nói không có cũng 
được, có cơ cũng được, không cơ cũng được, đến trong đây nhịp nhịp đều là lệnh. Ngũ Tổ tiên sư nói: 
"Cả thảy Vân Môn xưa nay mật nhỏ, nếu là sơn Tăng chỉ nói với Sư cơ thứ tám." Vân Môn nói: "Cổ 
Phật cùng cột cái tương giao là cơ thứ mấy?" Khoảng một chốc, hãy nhằm bao trùm trước mặt. Vị 
Tăng hỏi: "Chưa biết ý chỉ thế nào?" Vân Môn đáp: "Một sợi dây bán ba mươi xu." Sư có con mắt định 


2717 


càn khôn. Đã không có người hội, sau lại tự thay nói: "Núi Nam khởi mây, núi Bắc rơi mưa." Vì kẻ 
hậu học mở một lối vào. Do đó Tuyết Đậu chỉ niêm Sư ở chỗ định càn khôn khiến người thấy. Nếu 
phạm suy tính, bày mũi nhọn ấy đối mặt lầm qua. Chỉ cốt nguyên vẹn tông chỉ Vân Môn và rõ cái cơ 
cao vót—Yun Mens Ancient Buddhas and the Pillar, the koan about the potentiality and conditions 
that Zen master Yun-men Wen-yen taught his assembly in example 83 of the Pi-Yen-Lu. According to 
the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XIX, one day, Zen master 
Yun Men entered the hall and addressed the commumrity, saying, "The ancient Buddhas and the pillar 
merge' what level of menfal activity 1s this?” He himself said on their behalf, "On South Mountain 
clouds gather, on North Mountain rain falls." According to Yuan-WUu ¡in the Pi-Yen-Lu, Great Master 
Yun Men produced more than eighty men of knowledge. Seventeen years after he passed on, when 
they opened his tomb and beheld him, his body was not decomposed, but upright and sound formerly. 
The field of his vision had been bright and clear, his menfality and perspective swfft. All his 
1nsfructions, alternative remarks, and words spoken on behalf of others were direct, solitary, and steep. 
This present case 1s like sparks struck from stone, like flashing lightning; in fact, 1s ”a spirit appearing 
and a demon disappearing." Librarian Chỉng said, "Is there such talk in the whole great treasury of the 
Teachings?”" People these days make therr living on emofional Interpretations and say "Buddha 1s the 
guide for the three realms, the compassionate father of the four others of living beings. Why then do 
the ancient Buddhas merge with the pillar?" If you understand this way, youTl never be able to find It. 
Some call Yun Men saying "Calling out from within nothingness." They are far from knowing that the 
talk of the teaching masters of our schoolcuts off conceptual consciousness, cuts off emotional 
evaluation, cuts off birth and death, and cuts off the defilement of doctrine, enters the correct state 
without retaining anything at all. As soon as you rationalize and calculate, you tIe your hands and feet. 
But tell me, what was old Yun Mens meaning? Just make mind and obJects a single thusness; then 
good and bad, right and wrong, won;t be able to shake you. Then it it will be all right whether you say 
"there 1s” or "there 1snt”; then 1t wIll be all right whether you have mental activity or you don't. When 
you get here, each and every clap of the hands 1s the true imperative. My late teacher Wu Tsu said, 
"Yun Men, supposedly so great, really didnt have much guts." If it were me, I just would have told 
him, “The eighth level of mental activity." He said, “”“Phe anclent Buddhas and the pillar merge; what 
level of mental activity 1s this?” In that moment he wrapped 1t all up in front of you. When a monk 
asked him what this meant, Yun Men said, "one belt worth thirty cents." He has the eye to Judge 
heaven and earth. Since no one understood, afterwards he himself spoke on therr behalf: "On South 
Mountain clouds gather, on North Mountain rain falls." Thus he opened up a route of entry for future 
students. Thats why Hsueh Tou picks out the place where he settles heaven and earth to make people 
see. But as soon as you blunder 1nto calculation, you stumble past and miss it, though 1ts right in front 
Of you. You simply must go to the source of Yun Men's fundamenftal meaning to clearly understand his 
lofty mind. 


7) Vân Môn Cước Bả (Vân Môn Bị Dập Chân)— The Leg Broke 

Công án về cơ duyên giác ngộ của Thiển Sư Vân Môn Văn Yến (864-949). Theo Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục, quyển XIX, cơ duyên giác ngộ của Vân Môn giới học thiển đều được biết đến. Khi tìm đến 
“tham độc” với Mục Châu, người sau nầy trở thành Thầy của ông, Vân Môn gõ cánh cửa nhỏ bên 
cạnh cổng lớn đi vào chùa Mục Châu. Mục Châu gọi ra: “Ai thế?” Vân Môn đáp: “Văn Yển.”” Mục 
Châu thường không cho ai “độc tham” trừ phi người ấy có nhiệt tình. Tuy nhiên, ông cảm thấy hài lòng 
với cách gõ cửa của Vân Môn, chứng tỏ Vân Môn rất hăng say nỗ lực vì đạo và chấp nhận cho Vân 
Môn “độc tham.” Vân Môn vừa bước vào thì Mục Châu nhận ra ngay phong thái của Vân Môn, bèn 
nắm vai bảo Vân Môn: “Nhanh lên, nói đi, nói đi!” Nhưng Vân Môn vẫn chưa ngộ nên không thể đáp 
ứng được. Để đẩy tâm Vân Môn đến chỗ giác ngộ, đột nhiên Mục Châu đẩy Vân Môn qua cánh cửa 
đang hé mở và đóng sâm cánh cửa vào chân của Vân Môn, hét: “Đô vô tích sự,” cùng với tiếng kêu: 


2718 


“Úi chà!” Mục Châu liền đẩy Vân Môn ra khỏi cửa, cánh cửa đóp sập lại làm cho một bàn chân của 
Vân Môn bị kẹt lại trong đó và gãy đi. Trong cơn đau ngất, tâm của Vân Môn lúc ấy đã trống rỗng 
mọi tư niệm, bỗng nhiên giác ngộ. Trường hợp của sư không phải là một biệt lệ, vì trước đó nhị Tổ 
Huệ Khả cũng đã từng chặt một cánh tay khi đứng trong tuyết lạnh, và Đức Khổng Phu Tử cũng từng 
nói “Sớm nghe được đạo, chiều dẫu có chết cũng cam.” Trên đời nầy quả có nhiễu người coi trọng 
chân lý hơn thân mạng —The koan about the potentiality and conditions of enlightenment of Zen 
master Yun-mên. According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), 
Volume XIX, the circumstances of Yun-Men'ˆs enlightenment are known to all Zen practitioners. 
Seeking “private consultation” with Mu-Chou, who became his master later on, Yun-Mên rapped on 
the litle door on the side of the large gateway leading to Mu-Chou”s temple. Mu-Chou called out: 
“Who 1s 1t?” Yun Mên answered, “Wen-Yen” Mu-Chou, whose habit it was to refuse “private 
consultaton” to all but the most ardent truth-seekers, felt satisfled from Yun-Mên”s knock and the 
tone of his volice that he was earnestly striving for truth, and admitted him. Scarcely had he entered 
when Mu-Chou, perceiving the state of his mind, seized him by the shoulders and demanded: “Quick, 
say 1(, say 1” But Yun-Men not yet undrstanding, could not respond. To Jolt his mind into 
understanding, Mu-Chou suddenly shoved him out through the partly opened door and slammed 1t on 
his leg, shouting: “You good-for-nothing!” With a cry of “Ouch!” While the door was hastily shut, one 
of Yun-Mens legs was caught and broken. Yun-Mên , whose mind at that moment was emptied of 
every thought. The intense pain resulting from this apparently awakened the poor fellow to the 
øreatest fact of life. He suddenly became enlightened. The realization now gained paid more than 
enough for the loss of his leg. He was not, however, a sole 1nstance 1n this respect, there were many 
such in the history of Zen who were willing to sacrifice a part of the body for the truth, i.e., Hui-K”o, 
the second patriarch, who cut his hand while standing in the snow. Confucius also said: “lf a man 
understands the Tao in the morning, it 1s well with him even when he dđies in the evening.” In this life, 
some would feel indeed that truth 1s of more value than their own Ïives. 


8) Vân Môn: Dược Bệnh Tương Ung Điều Phục (Thuốc Bệnh Trị Nhau)— Medicine and Disease 
Subdue Each Other 
Theo thí dụ thứ 87 của Bích Nham Lục, một hôm, Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949) dạy chúng: 
"Thuốc bệnh trị nhau, cả đại địa đều là thuốc, cái gì là chính mình." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham 
Lục, Vân Môn nói thuốc bệnh trị nhau, cả đại địa đều là thuốc, cái gì là chính mình, các ngươi lại có 
chỗ xuất thân chăng? Trong mười hai giờ xem xét lấy, vách đứng ngàn nhẫn. Đức Sơn gậy đánh như 
mưa rơi. Lâm Tế hét tợ sấm vang; tạm gác lại. Thích Ca tự Thích Ca, Di Lặc tự Di Lặc. Người chưa 
biết chỗ rơi, thường bảo thuốc bệnh hợp nhau hiểu lấy. Thế Tôn 49 năm hơn ba trăm hội, ứng cơ nói 
giáo đều là hợp bệnh cho thuốc, giống như đem viên mật ngọt nhét trong trái đắng, gạn lọc nghiệp 
căn của các ông, khiến sạch trơn thong dong. Cả quả đất là thuốc, ông nhằm chỗ nào cắm mỏ? Nếu 
cắm được mỏ, cho ông có chỗ chuyển thân nhả hơi, liền diện kiến Vân Môn. Nếu ông ngó ngoái lại 
trù trừ, hẳn là căm mỏ chẳng được, Vân Môn ở dưới gót chân của ông. Thuốc bệnh trị nhau, cũng chỉ 
là lời nói tầm thường. Nếu ông chấp có, vì ông nói không, nếu ông chấp không, vì ông nói có, nếu ông 
chấp chẳng có chẳng không vì ông quét bụi dẹp phân. Hiện kim thân trượng sáu, vừa hiện vừa mất. 
Hiện nay cả đại địa sum la vạn tượng cho đến chính mình đồng thời là thuốc, ngay khi đó gọi cái gì là 
chính mình? Ông một bể gọi là thuốc, đến đức Phật Di Lặc ra đời cũng chưa mộng thấy Vân Môn. 
Cứu cánh thế nào? Biết lấy ý đầu lưỡi câu, chớ nhận trái cân bàn. Bồ Tát Văn Thù một hôm sai Thiện 
Tài đi hái thuốc, dặn: "Chẳng phải thuốc hái đem về." Thiện Tài xem khắp đều là thuốc, trở lại bạch: 
"Cả thấy đều là thuốc." Văn Thù bảo: "Là thuốc hái đem về." Thiện Tài bèn cầm một cọng cỏ đưa 
Văn Thù. Văn Thù đưa lên bảo chúng: "Thuốc này hay giết người cũng hay cứu người." Câu thuốc trị 
bệnh nhau này rất khó khán, Vân Môn ở trong thất, bình thường dùng để tiếp người. Trưởng lão Kim 
Nga một hôm đến phỏng vấn Tuyết Đậu. Sư là hàng tác gia, chính là bậc tôn túc trong tông Lâm Tế. 


2719 


Hai vị luận câu "Thuốc trị bệnh nhau" suốt đêm, đến mặt trời lên mới tột lý. Đến trong đây học hiểu 
so sánh suy nghĩ thảy sử dụng không đến—According to example 87 of the Pi-Yen-Lu, one day, Yun 
Men, teaching his commumtty, said, "Medicine and disease subdue each other: the whole earth 1s 
medicine; what 1s your self?” According to Yuan-Wu n the Pi-Yen-Lu, do all of you have a way to get 
ouf? Twenty-four hours a day, concentrate on "towering like a mile-high wall." Te Shans blows fall 
like rain, Lin Chỉ's shouts roll like thunder; putting this aside for the moment, Sakyamuml 1s himself 
Sakyamumi and Maitreya 1s himself Maitreya. Those who don't know what 1t comes down to frequently 
understand by calling 1t "medicine and disease merging with each other."” For forty-nine years, in more 
than three hundred assembilies, the World Honored One adapted to potenfial to set up the teachings; all 
of this was giving medicine in accordance with the disease, like exchanging sweet fruit for bifter 
gourds. Having purified your active faculties, he made you clean and free. "The whole earth 1s 
medicine." Where wIill you sink your teeth into this? If you can sink your teeth in, FlI grant that you 
have a place to turn around and show some life; then you see Yun Men In person. If you look around 
and hesitate, you worrft be able to get your teeth 1nto 1t; Yun Men 1s the one under your feet. "Medicine 
and disease subdue each other." This 1s Just an ordinary proposition. If you clng to existence, he 
speaks of nonexistence for you; 1Ÿ you are attched to nonexistence, he speaks of existence for you. lf 
you are attached to neither existence nor nonexistence, he manifests the sixteen-foot golden body for 
you 1n a pile of crap and rubbish, appearing and disappearing. Right now this whole great 1s a profuse 
array of myriad forms, up to and including one's own self. At once 1s medicine; at such time, what will 
you call your self? If you only call it medicine, even by the time Maitreya Buddha 1s born down here, 
you still wont have seen Yun Men even in dreams. Ultimately, how 1s 1t? "Perceive the meaning on 
the hook; dont stick by the zero point of the scale." One day Manjusri ordered Sudhana to pick 
medicinal herbs. He said, "Hf there 1s something that 1s not medicine, bring 1t to me.” Sudhana searched 
all over, but there was nothing that was not medicine. So he went back and told ManJusr, "There 1s 
nothing that 1s not medicine." ManJusri said, "Gather something that 1s medicine.” Sudhana then picked 
up a blade of grass and handed 1t to Manjusri. Manjusri held 1t up and showed 1t to the assembly, 
saying, "This medicine can kill people and 1t can also bring people to life." Thịs talk of medicine and 
đisease subduing each other 1s extremely đifficult to see. Yun Menoften used 1t in his room to guide 
people. One day Elder Chin O called on Hsueh Tou. Chin O was an adept, an honorable worthy of the 
Yun Men succession. They discussed this statement "medicine and disease subdue each other” all 
mght until dawn before they were finally able to exhaust 1s excellence. At this point no learned 
1nterprefations, thought or udgment can be employed. 


9) Vân Môn: Đại Ngộ— Great Enlightenmenf 

Đại Ngộ tiêu biểu hay cách nói khác cho một câu nói hay câu trả lời mà người phê bình thêm vào để 
hoàn tất một công án. Thuật ngữ có nghĩa là "chữ đưa ra để thế cho chữ khác" và ám chỉ đặc biệt cho 
những trường hợp trong đó người phê bình đưa ra câu trả lời của chính mình khi người đệ tử trong cuộc 
tham vấn không trả lời được. Thuật ngữ được dùng trong hai loại trả lời mà những vị thầy thường đưa 
ra theo truyền thống trong những công án đã được biên soạn sẵn. Một kiểu khác là đưa ra câu trả lời 
thay thế, một lời nói với ý kiến khác hơn là ý trong câu trả lời của người đệ tử. Thuật ngữ "Daigo" 
nguyên thủy chỉ cho những lời phê bình phát ra tự nhiên từ những vị thầy trong những cuộc vấn đáp 
với đệ tử của họ. Nếu những đệ tử không đáp được câu hỏi, vị thầy sẽ đưa ra lời bình để giúp cho đệ 
tử. Trong Bích Nham Lục, tắc 86, Vân Môn tự trả lời cho câu hỏi của mình thay cho những đệ tử. Khi 
ngài hỏi: "Mỗi người tự có ánh sáng của chính mình, nhưng nếu cố gắng tìm kiếm, thì tất cả đều là đen 
tối. Ánh sáng này là cái gì?" Trong chúng hội không ai trả lời được. Đoạn Vân Môn đưa ra hai câu 
đáp: "Sảnh đường và cổng tự viện," và "Dầu cho người ta có thưởng thức một thứ gì đó cũng chẳng 
bằng chẳng thưởng thức thứ gì cả."— Daigo or Great Realization, a symbolization or an alternative 
saying or answer that a commentator appends to a kôan to complete the case. The term literally means 


2720 


"words offered 1n place of another” and refers specifically to cases in which the commenftator provides 
an answer of his own devising when the disciple in the original exchange (mondo) was unable to 
reply. The term 1s used for one of two basic kinds of answers that masters would traditionally provide 
for kôan in compilations of historical cases. The other major style of appended answer 1s the betsugo 
(alternative answer), a saying with a different opinion. The term "Daigo” originally referred to the 
spontaneous comments that masters made during actual question-and-answer sessions with their 
disciples. If the students failed to respond to a question, the master would make a comment in their 
s(ead. In the Pi-Yen-Lu, case 86, for example, Yun men answered his own question in place of his 
students. When he asked, "Each person posseses their own light, but 1ƒ one tries to search for it, all 1s 
darkness. What 1s this light?” He received no response. Then he gave two answers, "The monastery 
halls and gate,” and "Even something one enJoys 1s not better than nothing." 


10) Vân Môn: Đảo Nhất Thuyế— Upside-Down Statement 

Theo thí dụ thứ 15 của Bích Nham Lục, một ông Tăng hỏi Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949): 
"Khi chẳng phải cơ trước mắt, cũng chẳng phải sự trước mắt thì thế nào?" Vân Môn đáp: "Đảo Nhất 
Thuyết." Vân Môn là một thiển sư nổi tiếng vào cuối đời nhà Đường, một người giống như Lâm Tế, sử 
dụng ngôn ngữ và chiến thuật mạnh bạo để tác động môn sinh đạt tự ngộ. Những câu trả lời và châm 
ngôn của Vân Môn tất được coi trọng trong truyền thống nhà Thiền. Không một thầy nào được dẫn ra 
nhiều như ông trong các sưu tập công án. Những lời của ông bao giờ cũng có đủ ba điều kiện của một 
châm ngôn Thiền có hiệu quả. Thường thì những câu trả lời của ông đáp ứng đúng những câu hỏi đặt 
ra như “cái nắp vừa khít cái hộp.” Những câu trả lời của ông có sức mạnh như một lưỡi kiếm sắc bén 
chọc thủng sự mù quáng, những ý nghĩ và tình cảm nhị nguyên của học trò. Những câu trả lời của ông 
thích hợp với trình độ hiểu và với trạng thái ý thức chốc lát của người nghe một cách tự nhiên, giống 
như “hết đợt sóng nầy đến đợt sóng khác.” Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, trong thí dụ thứ 15 
của Bích Nham Lục, vị Tăng đến hỏi Vân Môn quả là hàng tác gia khéo nói thế ấy. Ở đây gọi là trình 
giải, cũng gọi là tàng phong. Nếu không phải Vân Môn thì chẳng kham đáp được. Vân môn có thủ 
đoạn nầy, kia đã đem hỏi đến thì đây bất đắc dĩ phải đáp. Vì sao? Vì hàng tác gia Tông sư như gương 
sáng trên đài. Hồ đến hiện hồ, Hán đến hiện Hán. Cổ nhân nói: "Muốn được thân thiết, chớ đem hỏi 
đến hỏi." Tại sao? Vì hỏi ở chỗ đáp, đáp tại chỗ hỏi. Từ trước chư Thánh đâu từng có một pháp cho 
người. Trong kia có thiển có đạo cho ông chăng? Nếu ông chẳng tạo nghiệp địa ngục tự nhiên chẳng 
chiêu quả địa ngục. Nếu ông chẳng tạo nhơn thiên đường thì chẳng thọ quả thiên đường. Tất cả nghiệp 
duyên đều tự làm tự chịu. Người xưa đã vì ông phân biệt giải nói rõ ràng. Nếu luận việc nầy chẳng ở 
trong ngôn cú, lại đâu cần Tổ sư từ Thiên Trúc qua đây?—According to example 15 of the Pi-Yen-Lu, 
a monk asked Yun-men, "When 1f's not the present intelect and 1Ẻs not the present phenomenon, what 
1s 1?” Yun-men said, "An upside-down statement." Yun-men was a noted monk during the end of the 
Tang dynasty, who, like Lin-]I, used vigorous language and jJarring tactics to bring his disciples to self- 
awakening. Master Yun-Men”s sayings and answers are highly prized in Chan tradition. No other 
master`s words are so frequently cited in the great koan colections as his. It 1s said that his words 
always fulfill three Iimportant qualificationsof a “Zen word.” Usually his answers correspond to the 
quesfion posed “the way a lid fits a Jar.” These answers have the power to cut through the delusion of 
his students” dualistic way of thinking and feeling like a sharp sword. His answers follow the capacIty 
foe understanding and momenftary state of mind of the questioner “as one wave follows the prevIous 
one.” According to Yuan-Wu 1n the Pi-Yen-Lu, in example 15 of the Pi-Yen-Lu, the monk (who asked 
Yun-men) 1s unquestionably an adept, to know how to pose quesftions like this. The question by the 
monk 1n this case 1s a question to demonstrate understanding, and 1t can also be called a question with 
a concealed barb. For anyone but Yun-men, there would have been no way to cope with this monk. 
Yun-men posseses such ability that he cannot but reply once the question 1s raised. Why? An expert 
teaching master 1s like a bright mirror on 1ts stand; 1f a foreigner comes a foreigner 1s reflected, and 1f a 


2721 


nafive comes a nafive 1s reflected. An ancient said, "If you want to attain inimate understanding, dont 
use a quesfion to ask a question. Why? Because the answer 1s where the quesfion 1s." Since when have 
the sages from past times ever had anything to g1ve to people? Where 1s there Ch'an or Tao that can be 
øIiven to you? If you dont do hellish deeds, naturally you will not bring on hellish results. If you donft 
create heavenly conditions, naturally you wont receive heavenly rewards. All circumstances of 
acfivity are self-made and self-received. The ancient Yun-men clearly tells you, "When we discuss this 
affaIr, 1s not in the words and phrases. If it were in words and phrases, doesnt the twelve part canon 
of the three vehicles have words and phrases? Then what further use would there be for the Patriarch's 
coming from the West." 


11) Vân Môn: Đối Nhất Thuyết (Vân Môn Giáo Lý Một Đời)— Appropriate Statement 

Theo thí dụ thứ 14 của Bích Nham Lục, một ông Tăng đến hỏi Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949): 
"Thế nào là giáo lý một đời?" Vân Môn đáp: "Đối nhất thuyết." Tuy Vân Môn là người biết xử dụng 
những lời dạy sinh động của các thầy xưa, nhưng ông tỏ ra rất ngờ vực những từ ngữ được viết ra, 
những từ nầy dễ đọc nhưng không phải lúc nào người ta cũng hiểu được ý nghĩa sâu sắc của chúng. Vì 
thế ông cấm không cho đệ tử viết lại những lời của mình. Chính nhờ một môn đồ đã bất chấp sự cấm 
đoán, ghi lại những lời ông dạy trên một chiếc áo dài bằng giấy khi dự các buổi giảng, mà nhiều châm 
ngôn và lời giải thích bất hủ của đại sư mới còn lại đến ngày nay. Theo Viên Ngộ trong Bích Nham 
Lục, qua thí dụ 14, Vân Môn muốn nhắn nhủ trong dòng thiển gia muốn biết nghĩa Phật tánh phải 
quán thời tiết nhân duyên, gọi đó là "truyền riêng ngoài giáo lý, riêng truyền tâm ấn, chỉ thắng tâm 
người, thấy tánh thành Phật." Ông già Thích Ca bốn mươi chín năm ở đời, ba trăm sáu mươi hội bàn 
đốn tiệm quyển thật, gọi đó là giáo lý một đời. Vị Tăng nầy đưa ra câu hỏi Vân Môn thế nào là giáo 
lý một đời. Tại sao Vân Môn không vì ông Tăng ấy mà giải thích rành rẽ, lại chỉ nói "Đối Nhất 
Thuyết"? Bình thường Vân Môn trong một câu phải đủ ba câu, nghĩa là câu phú cái cần khôn, câu tùy 
ba trục lãng, câu tiệt đoạn chúng lưu. Buông đi giữ lại tự nhiên một cách phi thường như chặt đinh cắt 
sắt. Vân Môn làm cho người khác không thể hiểu hay mường tượng ra được ông. Một đại tạng giáo chỉ 
tiêu có ba chữ. Bốn phương tám hướng không có chỗ nào cho ông đào xới. Nhiều người hiểu lầm nói: 
"Việc đối cơ nghi một thời nên nói thế." Lại có người khác nói: "Sum la vạn tượng đều là sở ấn của 
một pháp, nên nói 'đối nhất thuyết." Lại có người khác nữa nói: "Chỉ là nói một pháp kia." Quả thực 
không có gì dính dáng. Chẳng những không hiểu lại vào địa ngục nhanh như tên bắn. Đâu chẳng biết 
cổ nhân ý không như thế. Vì thế nói: "Tan xương nát thịt chưa đủ đền, một câu rõ thấu vượt trăm ức," 
thật là phi thường. Thế nào là giáo lý một đời? Chỉ tiêu được một câu "Đối Nhất Thuyết." Nếu ngay 
đó tiến được liền về nhà ngôi an ổn. Nếu chưa tiến được, hãy tiếp tục dụng công tu hành hoặc mười 
năm, hoặc hai mươi năm, hoặc cả đời như các bậc cổ đức đã từng làm trong quá khứ——A monk asked 
Yun-men, "What are the teachings of a whole lifetime?” Yun-men said, "An appropriate statemert." 
Yun-Men, who made such skillful use himself of the words of the ancient masters, was at the same 
time very mistrustful of the written word, which could all too easily be understood literally but not 
really grasped. Thus he forbade his students to write his sayings down. Owing to one oŸ his followers, 
who attended his discourses wearing a paper robe on which he took notes 1n spite of the ban, that many 
of the Iimperishable sayings and explanations of the great Ch'an master have been preserved. 
According to Yuan-Wu ¡in the Pi-Yen-Lu, through example 14 of the Pi-Yen-Lu, Yun-men wanted to 
advise members of the Chan family, 1f you want to know the meaning of Buddha-nature, you must 
observe times and seasons, causes and conditions. This 1s called the special transmission outside the 
Wriften teachings, the sole transmission of the mind seal, directly pointing to the human mind for the 
perception of nature and realization of Buddhahood. For forty-nine years old Sakyamuni sfayed in the 
world; at three hundred and sixty assemblies he expounded the sudden and the gradual, the temporary 
and the true. These are what 1s called the teachings of a whole lifetime. In this case, the monk picked 
this out to ask, "What are the teachings of a whole lifetime?" Why didnt Yun-men explain for him in 


2722 


full detail, but instead said to him, "An appropriate statement"? As usual, within one sentence of Yun- 
men three sentences are bound to be present. These are called the sentence that encloses heaven and 
earth, the sentence that follows the waves, and the sentence that cuts off the myriad streams. He let go 
and gathers up; he 1s naturally extraordinary, like cutting nails or shearing through iron. He makes 
people unable to comprehend him or figure him out. The whole great treasure-house of the teachings 
Just comes down to three words (an appropriate statement); there 1s no facer or aspect in which you can 
rationalize this. People often misunderstand and say, "Buddha's preaching was appropriate to the 
conditions of one time." Or they say, "The multitude of appearances and myriad forms are all the 
1mpressions of a single truth," and call this "an appropriate statement." Then there are those who say, 
"IEs Just talking about that one truth.” What connection 1s there? Not only do they not understand, they 
also enter helÏ as fast as an arrow flies. They are far from knowing that the meaning of that man of old 
1s not like this. Therefore 1t 1s said, "Shattering one's bones and crushing one's body 1s still not sufficient 
recompense; when a single phrase 1s understood, you transcend ten billion." Undeniably extraordinary: 
" What are the teachings of a whole lifeime?” Just boils down to his saying, "An appropriate 
sfatement." If you can grasp this Immediately, then you can return home and sit in peace. If you can 
øet 1t, continue fo strive to cultivate ten years, twenty years or your whole life as our ancient virtues 
địd ïn the past. 


12) Vân Môn: Đông Sơn Hành Tại Thủy Ba Thượng (Núi Đông Đi Trên Sóng Nước)— The Eastern 
Mountains Move Over the Waves 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển sư Vân Môn: “Chỗ mà từ đó chư Phật đến là chỗ nào?” Vân Môn 
đáp: “Đông Sơn hành tại thủy ba thượng.” Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, "Núi Đông 
Đi Trên Sóng Nước", đây là một trong những công án mà Thiền Sư Vân Môn Văn Yển (864-949) trao 
cho đệ tử xuất sắc của mình. Đây là loại công án ở mức độ nào đó khó hiểu và khó giải thích. Những 
Thiển Tăng mô tả loại công án này như là loại "bất khả thể nhập," giống như "những rặng núi bạc và 
những bức tường sắt." Nói đúng ra, loại này chỉ có thể được hiểu bởi những hành giả có trình độ cao 
mà trực giác sâu xa của họ tương xứng với trực giác của những người để ra công án, như thế họ mới có 
thể nhận thức được trực tiếp và rõ ràng ý nghĩa của công án mà không cần phải nhờ đến phỏng đoán 
hay phân tích. Nếu hành giả sẵn sàng không sợ hiểu lầm thì những công án loại này có thể không phải 
là tuyệt đối không thể hiểu hoặc không thể giải thích được, nhưng đây không phải là điều mong muốn 
của nhiễu hành giả tu Thiển—One day, a monk asked Yun Men: “What ¡s the place from which all 
Buddhas come?” Yun Men replied: “East Mountain walks on the waves of the water.” According to 
The Records of the Transmission of the Lamp, Volume XIX, "The Eastern Mountains move over the 
waves," one of the koans that Zen master Yun-men gave to his outstanding disciples. This 1s a kind of 
koan which 1s somewhat difficult to understand and explain. Zen monks describe this type of koans as 
the "Impenetrable type," like "silver mountains and iron walls." This can, strictly speaking, only be 
understood by advanced practiioners whose profound intuiions match those of the actors, thus 
enabling them to discern directly and clearly the meaning of the koan without resorting fO øguesses Or 
analysis. IÝ one 1s willing to risk missing the point, these koans may not be absolutely unintelligible or 
unexplainable, but this 1s not the desirability of many Zen pracfifioners. 


13) Vân Môn: Hoán Viễn—Calls Attendant Ch'êng-Yuan 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXII, Hương Lâm Trừng Viễn (908-987) bắt đầu học Thiển 
vào năm 19 tuổi. Hương Lâm phục vụ bên cạnh Vân Môn mười tám năm. Vân Môn luôn gọi: “Thị giả 
Viễn!” Lúc mà Hương Lâm đáp lời gọi thì Vân Môn lại hỏi: “Ấy là gì?” Mỗi lần Hương Lâm đều đưa 
ra lời bình diễn tả ý của mình, và cố hết sức mình để trả lời Vân Môn, nhưng chẳng bao giờ được sự 
đồng thuận của Vân Môn. Sư đã mất mười tám năm thiền quán trên câu hỏi “Ấy là gì?” Cuối cùng Sư 
đến gặp Vân Môn và tuyên bố: “Bây giờ thì con hiểu.” Vân Môn nói: “Được lắm. Đừng nói với lão 


2723 


Tăng, chỉ cần diễn tả ra sự hiểu biết của ông là đủ.” Hương Lâm im lặng và một thoáng suy nghĩ. Vân 
yêu cầu Hương Lâm tọa thiển thêm ba năm nữa và cuối cùng đạt được đại giác. Về sau này, Sư tuyên 
bố: “Ta không là một khối cho đến khi ta bốn mươi tuổi”——According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XXII, Zen master Hsiang-lin Chiêng-yuan 
began his study of Zen at the age of nineteen. Hsiang-lin served at Yun-Men's side for eighteen years. 
Yun-Men would always call, “Attendant Yuan!” The moment Hsiang-lin responded Yun-men would 
ask, “What 1s 1t?” Each time Hsiang-lin offered comments, expressed views, and tried his best to 
respond, yet he never achieved accord with Yun-Men. He spent eighteen years meditating on the 
question, “What 1s 1t?” Einally he went to Yun-men and declared, “NÑow I understand.” Yun-men said, 
“Very well. Dont tell me, Jjust demonstrate your understanding.” Hsiang-lin remained silent and 
thought for Just a second. Yun-men asked Hsiang-lin to spend another three years practicing sitting 
meditation and finally came to full awakening. He would later declare. “[ wasnrt until I was forty that Ï 
Was Of one plece.”” 


14) Vân Môn: Hoàn Phạn Tiên Lai (Trả Lại Tiền Ăn Ở)—Return to Me the Money for Your Room 
and Board 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Vân Môn Văn 
Yến (864-949): "Đầu thu cuối hạ có người hỏi cái gì là Thiền, phải trả lời làm sao?" Vân Môn đáp: 
"Đại chúng lui rồi!" Vị Tăng lại hỏi: "Chẳng hay lỗi ở chỗ nào?" Vân Môn đáp: "Trả tiền cơm 90 ngày 
tiền ăn ở cho lão Tăng (Hoàn ngã cửu thập nhật phạn tiền laï)." Hôm khác, có một vị Tăng hỏi: "Nếu 
cha mẹ không cho xuất gia thì làm cách nào để xuất gia?" Vân Môn đáp: "Cạn." Vị Tăng nói: "Con 
không lãnh hội." Vân Môn nói: "Sâu. "—According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Chˆuan-Teng-Lu), Volume XIX, one day, a monk asked, "From the end of summer and beginning of 
autumn, 1ƒ someone asks what 1s Zen, what should I respond?” Yun-Men said, “The assembly already 
retreated!" The monk asked, "Where is the problem?” Yun-Men said, "Return to me the money for 90 
days of your room and board." Another day, a monk asked, "If one's parents wont allow 1t then one 
cant leave home. How can one leave home?” Yun-Men said, "Shallow." The monk said, "I dont 
understand." Yun-Men said, "Deep." 


15) Vân Môn Hồ Bỉnh— Yun Men 's Cake 

Theo thí dụ thứ 77 của Bích Nham Lục, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949): 
"Thế nào là nói siêu Phật việt Tổ?" Vân Môn đáp: "Bánh hồ." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, 
khi vị Tăng hỏi Vân Môn: "Thế nào là nói siêu Phật việt Tổ?" Vân Môn đáp: "Bánh hồ." Nghe có 
cảm giác rợn người, tóc gáy dựng đứng chăng? Hàng thiển khách hỏi Phật hỏi Tổ, hỏi thiển hỏi đạo, 
hỏi hướng thượng hướng hạ xong, lại chỗ không thể đặt thành câu hỏi, mà hỏi siêu Phật việt Tổ. Vân 
Môn là tác gia, nước dài thì thuyền cao, đất nhiều thì Phật lớn, đáp rằng: "Bánh hồ." Đáng gọi là nói 
không luống rỗng, công chẳng uổng bày. Vân Môn dạy chúng: "Ông chớ khởi liễu, nghe người nói đến 
ý Tổ sư liền hỏi đạo lý siêu Phật việt Tổ." Ông hãy nói thế nào là Phật? Thế nào là Tổ? Rồi sẽ hỏi 
siêu Phật việt Tổ. Như hỏi ra khỏi tam giới, ông đem tam giới lại xem? Có cái thấy nghe hiểu biết gì 
cách ngại được ông? Có thinh sắc Phật pháp gì cho ông nên liễu? Liễu cái bát gì? Do kiến giaÏ gì làm 
sai thù? Cổ Thánh kia có làm gì được ông? Thân đi ngang là vật, nói cả thân toàn chơn, mọi vật thấy 
thể không thể được. Tôi nói với ông thẳng đó là việc gì? Sớm đã chôn vùi rồi vậy. Hiểu được lời này 
liền biết được bánh hồ. Ngũ Tổ nói: "Phân lừa sánh hạ hương." Nên nói: "Cắt thẳng cội nguồn Phật đã 
ấn, vạch lá tìm cành tôi chẳng hay." Đến trong đây muốn được thân thiết chớ đem hỏi đến hỏi. Xem vị 
Tăng này hỏi thế nào là siêu Phật việt Tổ. Vân Môn nói: "Bánh hồ." Lại biết hổ thẹn chăng? Lại hiểu 
ló đuôi chăng? Có một nhóm người Đổ Soạn nói Vân Môn thấy thỏ thả chim ưng, nên nói bánh hồ. 
Nếu thế ấy đem bánh hồ cho là siêu Phật việt Tổ làm chỗ thấy, làm sao có con đường sống? Chớ khởi 
bánh hồ hội, lại chẳng khởi siêu Phật việt Tổ hội, mới là con đường sống. Sánh với "Ba cân gai," "Biết 


2724 


đánh trống" cùng một loại. Tuy nhiên, chỉ nói bánh hồ quả là thật khó thấy. Người đời sau phần nhiều 
khởi đạo lý nói: "Nói thô và lời tế đều về đệ nhất nghĩa." Nếu hiểu thế ấy, hãy đi làm Tọa chủ, một 
đời gây dựng được nhiều tri nhiều giải. Hiện nay thiển khách nói: "Khi siêu Phật việt Tổ thì chư Phật 
đạp tại gót chân, Tổ sư cũng đạp tại gót chân." Vì thế Vân Môn chỉ nhằm kia nói bánh hồ. Đã là bánh 
hồ hà hiểu siêu Phật việt Tổ, thử tham kỹ xem?——According to example 77 of the Pi-Yen-Lu, a monk 
asked Yun Men, "What 1s talk that goes beyond Buddhas and Patriarchs?" Yun Men said, "Cake." 
According to Yuan-WUu ¡in the Pi-Yen-Lu, this monk asked Yun Men "What 1s talk that goes beyond 
Buddhas and Patriarchs?" Yun Men said, "Cake." Do you feel your hairs standing on end with the 
ch¡l1? Patchrobed monks have asked about Buddhas and asked about Patriarchs, asked about Ch'an and 
asked about Tao, asked about facing upwards and facing downwards; there's nothing more that can be 
aksed, yet this one posed a question and asked about talk that goes beyond Buddhas and Patriarchs. 
Yun Men was an adept: thus, when the water rises, the boats ride high, and when there 1s mụch mud 
the Buddha-image 1s big. So he answered saying "Cake." It can be said that the Way 1s not carried out 
in vain, that his effort 1s not wasted. Yun Men also taught the assembly saying, "Without any 
understanding, when you see people talking about the intent of the Patriarchal Teachers you 
1mmediately ask for theorles of talk that goes beyond Buddhas and Patriarchs. But what do you call 
'Buddhas,' what do you call Patriarchs, that you immediately speak of talk that transcends Buddhas 
and Patriarchs? Then you ask about escape from the triple world, but you take hold of the triple world 
to see. What seeing, hearing, feeling and knowing are there to hinder you? What phenomena of sound 
and form are there that you can be made to understand? What bowl' do you know how to use? Ôn what 
basis do you entertain views of đifferentiations? Those ancient sages cant do anything for you, though 
they extend themselves to help living beings. Even 1f they say that the whole Body 1s entirely real, that 
1n everything we see the Essence; this 1s ungraspable. When I say to you, In fact, what concerns are 
there?' This has already buried it.” If you can understand this statement, then you can recogmize the 
"Cake." Wu Tsu said, "Donkey shit 1s like horse shít.” Thís 1s what Yung Chia called "Going direct to 
the root source, as the Buddhas have sealed; picking through leaves and searching through twigs I 
cannot do." When you get to this point, 1Ÿ you want to attain Intimacy, dont ask with questions. 
Observe how this monk asked, “What 1s talk that goes beyond Buddhas and Patriarchs?" and Yun Men 
said, "Cake." Does Yun Men know shame? Is he aware of indulging? There s a type of phoney person 
who says, "Yun Men saw the rabbit and released the hawk; thus he said, 'Cake.'” If you take such a 
view, that "Cake” 1s talk that goes beyond Buddhas and Patriarchs, how can there be a living road? 
Dontt understand 1t as cake and don't understand 1t as going beyond Buddhas and Patriarchs; this, then, 
1s the living road, Yun Men's "Cake” ¡is the same as Tung Shans "Three pounds of hemp"” and Ho 
Shans "Knowing how to beat the drum”: though he Just said "Cake," 1ts reality 1s hard to see. Later 
people often made up rationalizations and said, "Coarse words and subtle talk all come back to the 
pmmary truth." If you understand In this fashion, Just go be a lecturer and spend your lhfe collecting 
much knowledge and many i1nterpretations. Followers of Ch'an these days say, "When you go beyond 
the Buddhas and Patriarchs you are trampling both Buddhas and Patriarchs underfoot; thatfs why Yun 
Men Just said to him, 'Cake.'” Since 1fs "Cake," how does this explain going beyond the Buddhas and 
Patriarchs? Try to investigate thoroughly and see. 


16) Vân Môn: Khai Mở Đệ Tam Nhãn (Mở Ra Con Mắt Thứ Ba)— To Open the Third Eye 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, một vị lão Thiển sư đưa cây gậy lên trước 
Tăng chúng và nói: "Chư Tăng, mấy ông có thấy không? Nếu nói thấy, thì mấy ông thấy cái gì? Mấy 
ông sẽ nói "Nó là cây gậy phải không?' Nếu nói như vậy thì mấy ông là phàm phu, không có Thiền. 
Nhưng nếu mấy ông nói: 'Không thấy cây gậy, thì lão Tăng nói: 'Ở đây lão Tăng cẩm cây gậy, làm 
sao mấy ông có thể phủ nhận sự kiện?" Không có hý luận trong Thiền. Cho đến khi nào hành giả 
chúng ta mở con mắt thứ ba ra thì sẽ thấy được điều bí mật ở nơi sâu thẳm nhất, nếu không thì chúng 


2725 


ta sẽ không bao giờ hiểu được các bậc cổ đức nói gì. Con mắt thứ ba ấy là gì trong vấn để thấy cây 
gậy lại không thấy cây gậy? Do đâu mà hành giả chúng ta lãnh hội được những việc không hợp với lý 
luận này? Thiển nói rằng: "Đức Phật thuyết pháp bốn mươi chín năm, mà chưa từng chuyển động 
tướng lưỡi rộng dài." Làm sao người ta có thể nói mà không chuyển động cái lưỡi cho được? Tại sao 
phải nghịch lý như vậy chứ? Lời giải thích được Thiền sư Huyền Sa Sư BỊ đưa ra như sau: "Tất cả 
những người đạo cao đức trọng nói là tiếp vật lợi sinh, nhưng khi họ gặp ba loại bệnh, thì họ đối xử với 
chúng như thế nào? Người mù không thể thấy cây gậy hay cái vồ được đưa ra; người điếc không thể 
nghe được lời giảng dầu hay thế mấy; người câm không thể nói được dầu có bị thúc ép thế mấy. 
Nhưng nếu những người này không được lợi lạc, thì cuối cùng Phật pháp tốt ở chỗ nào?" Cuối cùng thì 
lời giải thích của Thiển sư Huyễn Sa Sư Bị chẳng đi đến đâu. Có lẽ lời bình của Thiển sư Phật Nhãn 
sẽ làm sáng tỏ hơn về vấn để này. Một hôm, Thiền sư Phật Nhãn thượng đường thị chúng: "Mấy ông 
mỗi người đều có hai lổ tai, nhưng đã từng nghe được gì? Mỗi người đều có một cái lưỡi, nhưng đã 
từng nói được gì? Đã không nói, không nghe, không thấy, vậy ở đâu ra sắc, thanh, hương, và vị? Hay 
là ở đâu ra thế giới này?" Nếu chúng ta vẫn còn mờ mịt với bình luận này, chúng ta hãy xem thử lời 
giải thích của Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949), một trong những vị đại Thiền sư, có thể giúp gì 
cho chúng ta. Một hôm, có một vị Tăng đến hỏi Vân Môn để được ngộ về lời dạy của Huyền Sa. Vân 
Môn bảo: "Ông lễ lạy đi!" Vị Tăng bắt đầu lạy, Vân Môn liền lấy cây gậy đẩy vị Tăng ra, Vị Tăng 
bèn bước Iui lại. Vân Môn nói: "Vậy thì ông không mù." Vân Môn lại gọi vị Tăng ra phía trước, vị 
Tăng tiến lại gần ở trước. Vân Môn bèn nói: "Vậy thì ông không điếc." Cuối cùng Vân Môn nói: "Ông 
có hiểu không?" Vị Tăng đáp: "Bạch thây, con không hiểu." Vân Môn nói: "Vậy thì ông đâu có câm." 
Theo Thiền sư D.T. Suzuki trong quyển "Thiển Học Nhập Môn," với những lời bình giải và động tác 
này, chúng ta vẫn còn dong ruổi trong lãnh vực "chưa lãnh hội" sao? Nếu vậy, thì cũng không còn cách 
gì khác hơn là việc trở về với câu kệ ban đầu: 
"Tay không cầm cây cuốc, 
Đi bộ cối lưng trâu." 

Khai mở đệ tam nhãn trong Thiên là hành giả phải thấy rằng cuộc sống này phải được sống như chim 
bay trong không trung hay như một con cá lội trong nước, không cần bất cứ một sự chuẩn bị nào cho 
cuộc sống như vậy. Chỉ cần có sự chuẩn bị kỹ càng thì ngay lập tức con người bị quyết định, anh ta 
không còn tự do nữa. Bạn không sống được cuộc đời mà bạn phải sống, bạn phải chịu đựng khổ sở 
dưới những hoàn cảnh nghiệt ngã; bạn cảm thấy bị thứ gì đó km hãm, và bạn mất đi sự độc lập của 
mình. Thiển muốn bảo tổn sức sống của bạn, sự tự do vốn có của bạn, và trên hết là tính hoàn chỉnh 
sẵn có trong bạn——According to The Records of the Transmission of the Lamp, Volume XIX, one day, 
an old Zen master brought out his stick before an assemblage of monks and said, "O monks, do you see 
this? IÝ you see 1t, what 1s 1t you see? Would you say, Tt 1s a stick”? If you do you are ordinary people, 
you have no Zen. But 1Ÿ you say, "We do not see any sfick,' then I would say, 'Here I hold one, and how 
can you deny the fact?” There 1s no trifling in Zen. Until we, practitloners, have a third eye opened to 
see Into the inmost secret of things, we cannot be in the company of the anclent sages. What 1s this 
thrd eye that sees the stick and yet sees 1t not? Where does one get this illogical apprehension of 
things? Zen says, "Buddha preached forty-nine years and yet his broad tongue' never once moved." 
Can one talk without moving one's tongue? Why this absurdity? The explanation given by Husan-sha 
(831-908) follows: "All those piously inclined profess to bless others in every possible way; but when 
they come across three kinds of invalids, how would they treat them? The blind cannot see even 1 a 
stck or a mallet 1s produced; the deaf cannot hear however fine the preaching may be; and the dumb 
cannot talk however much they are urged to do so. But 1f these people severally suffering cannot 
somehow be benefited, what good 1s there after all in Buddhism?” The explanation does not seem to 
explain anything after all. Perhaps Fo-yens comment may throw more light on the subJect. One day, 
Fo-yen entered the hall and addressed his disciples, saying, "You each have a palr of ears; what have 
you ever heard with them? You each have one tongue; what have you ever preached with it? Indeed, 


2726 


you have never talked, you have never heard, you have never seen. From whence then do all these 
forms, voIces, odors, and tastes come? Or where does this world come from?” If this remark still leaves 
us where we were before, let us see whether Zen master Yun-Men-Wen-Yen (864-949), one of the 
Øreatest Zen masters who ever lived, can help us. One day, a monk came to Yun-Men and asked to be 
enlightened upon the above remark by Hsuan-sha. Yun-Men ordered him first to salute him In the 
formal way. When the monk stood up after protrating himself on the ground. Yun-Men pushed him 
with his stick, and the monk stepped back. Yun-Men said, "You are not blind, then." Yun-Men told the 
monk to come forward, which he dịd. The master said, "You are not deaf, then." Yun-Men finally 
asked the monk 1f he understood what all this was about, and the monk replied, "No, sir!" Yun-Men 
then concluded, "You are not dumb, then." According to Zen master Daisetz Teitaro Suzuki in "An 
Introduction To Zen Buddhism,” with all these commentfs and gestures, are we still travelling through a 
"terra Incogmita”? If so, there 1s no other way but to go back to the beginning and repeat the stanza: 
"Empty-handed I go, 

and behold the spade 1s in my hand; 

I walk on foot, 

and yet on the back of an ox I am riding." 
To open the third eye 1n Zen 1s that Zen practitioners should see that this hfe ought to be lived as a bird 
flies through the alr or a fish swims in the water. There 1s not any elaboration for such a living. ÀAs soon 
as there are signs of elaboration, a man 1s doomed, he 1s no more a free being. You are not living as 
you ought to live, you are suffering under the tyranny of circumstances; you are feeling a constraint of 
some sort, and you lose your independence. Zen aims at preserving your vifality, your native freedom, 
and above all the completeness of your being. 


17) Vân Môn: Khoái Tiện Nan Phùng (Cơ Hội Tốt Ngàn Năm Khó Gặp)—An Opportunity in a 
Thousand Years 
"Cơ hội tốt ngàn năm khó gặp" là công án nói về cơ duyên tiếp dẫn đệ tử của Thiền sư Vân Môn Văn 
Yển (864-949). Trong thí dụ thứ 54 của Bích Nham Lục, Thiển sư Vân Môn hỏi một vị Tăng: "Vừa rời 
chỗ nào?" Vị Tăng thưa: "Tây Thiển." Vân Môn hỏi: "Gần đây Tây Thiển có ngôn cú gì?" Vị Tăng 
liền xòe ngửa hai bàn tay. Vân Môn đánh cho một tát tai. Vị Tăng thưa: "Thoại đầu của con còn." Vân 
Môn lại xòe ngửa hai bàn tay. Vị Tăng không nói được. Vân Môn liền đánh nữa. Theo Viên Ngộ trong 
Bích Nham Lục, Vân Môn hỏi một vị Tăng: "Vừa rời chỗ nào?" Vị Tăng thưa: "Tây Thiển." Cái này là 
đương diện thoại, giống như điện chớp. Vân Môn lại hỏi: "Gần đây Tây Thiền có ngôn cú gì?" Đây 
cũng chỉ là thuyết thoại bình thường. Vị Tăng này quả thật là một bậc tác gia, lại lật ngược để nghiệm 
Vân Môn, liền xòe ngửa hai bàn tay. Nếu là người tầm thường gặp phải cái nghiệm này, liền thấy tay 
chân rối loạn. Vân Môn có cơ chọi đá nháng lửa, làn điện chớp, liền đánh một tát. Vị Tăng nói đánh 
tức là phải, làm gì được của con. Thấy cơ hội ngàn năm một thuở cho vị Tăng này có chỗ chuyển thân, 
nên Vân Môn buông ra xòe ngửa hai bàn tay. Vị Tăng không nói được. Vân Môn liền đánh nữa. Xem 
Vân Môn tự là tác gia, đi một bước biết chỗ rơi một bước, khéo xem trước lại giỏi ngó sau, chẳng mất 
đường lối. Vị Tăng này chỉ khéo xem trước, mà chẳng giỏi ngó sau. Về sau Thiển sư Tuyết Đậu có 
làm bài kệ: 
"Hổ đầu hổ vĩ nhất thời thâu 

Lẫm lẫm oai phong tứ bách châu 

Khước vấn bách tri hà thái hiểm 

Sư vân: phóng quá nhất trước." 
(Đầu cọp đuôi cọp một thời thâu. Lẫm lẫm oai phong châu bốn trăm. Lại hỏi tại sao mà quá hiểm. Sư 
rằng: phóng qua một nước). Thiền sư Tuyết Đậu tụng thoại này rất dễ hiểu đại ý, chỉ tụng cơ phong 
của Vân Môn. Vì thế nói: "Đầu cọp đuôi cọp một thời thâu." Cổ nhân nói: "Chận đầu cọp thâu đuôi 
cọp, câu thứ nhất rõ tông chỉ." Tuyết Đậu chỉ căn cứ theo những dữ kiện căn bản của công án. Sư thích 


2727 


cách mà Vân Môn chận đầu cọp lại khéo nắm đuôi cọp. Vị Tăng xòe ngửa hai tay, Vân Môn liền 
đánh là chận đầu cọp. Vân Môn xòe ngửa hai tay, vị Tăng không nói được, Vân Môn lại đánh, đó là 
nắm đuôi cọp. Đầu đuôi đồng thâu, mắt như sao băng, tự nhiên chọi đá nháng lửa, tợ làn điện xet. 
Liên được "Lẫm lẫm oai phong châu bốn trăm", khiến cho cả thế giới gió thổi vèo vèo. "Lại hỏi tại 
sao mà quá hiểm", quả là có chỗ nghiệm. Tuyết Đậu nói: "Phóng qua một nước." Hãy nói xem hiện 
nay khi chẳng phóng qua một nước lại là sao? Người cả thế giới đều phải ăn gậy. Hàng Thiển hòa tử 
ngày nay đều nói: "Khi Vân Môn xòe ngửa hai tay, cũng là trả lại cho kia bổn phận thảo liệu." Giống 
thì cũng giống, phải thì chưa phải. Vân Môn không thể chỉ thế ấy bảo ông dừng lai, vẫn còn có việc 
khác bên cạnh đó—"”Good opportunities that are difficult to encounter in thousands of years," the koan 
about the potentiality and conditions of guiding disciples of Zen master Yun Men. In example 54 of the 
Pi-Yen-Lu, Yun Men asked a monk, "Where did you come here from?” The monk said, "Hsi Ch'an."” 
Yun Men said, "What words and phrases are there at Hsi Ch'an these days?" The monk extended both 
hands; Yun Men slapped him once. The monk said, "Em sữill talking." Yun Men then extended his two 
hands. The monk was speechless, so Yun Men hít him. According to Yuan-Wu nn the Pi-Yen-Lu, Yun 
Men asked this monk, "Where địd you come here from?” The monk said, "Hsi Ch'an." This 1s direct 
face to face talk, like a flash of lightening. Yun Men said, "What words and phrases are there at Hsi 
Chan these days?”" This too 1s Just ordinary conversation. This monk, however, 1s also an adept; 
confrary to expectations, he goes to test Yun Men, he Immediately extended his two hands. If 1t had 
been an ordinary person who met with this test, we would have seen him flustered and agitated. But 
Yun Men had a mind like flint struck sparks, like flashing lightening; immediately he slapped him. The 
monk said, "You may hit me all night, but nevertheless Ứm still talking." Seeing the opportunity in a 
thousand years for this monk to have a place to turn around, so Yun Men opened up and extended his 
two hands. The monk was speechless, so Yun Men hit hìm. Look, since Yun Men 1s an adept, 
whenever he takes a step he knows where the step comes down. He knows how to observe 1n front and 
take notice behind, not losing his way. This monk only knows how to look ahead; he's unable to 
observe behind. Zen master Hsueh Tou had a verse: 
“At once he takes the tiger's head and the tigers tail 

His stern maJesty extends everywhere. 

Iask back, 'Didnt you know how dangerous 1t was'? 

Hsueh Tou says, 'I leave off.'" 
Zen master Hsueh Tou's verse on this story 1s very easy to understand; its overall meaning 1s fO pralse 
the sharp point of Yun Mens ability. Thus he says, "At once he takes the tigers head and the tiger s 
tai." An Ancient said, "Occupy the tigers head, take the tigers tail, then at the first phrase youTl 
understand the source meaning." Hsueh Tou Just settles the case on the basis of the facts. He likes the 
way Yun Men 1s able to occupy the tigers head and also take the tigers tail. When the monk extended 
his two hands and Yun Men Iimmediately hit him, this was occupying the tigers head. When Yun Men 
extended his two hands and the monk was speechless so that Yun Men hit him again, this was taking 
the tigers tail. When head and tail are taken together, the eye 1s like a shooting star. Yun Men 1s 
naturally like stone-struck sparks, like flashing lightning; in fact, "His stern maJjesty extends 
everywhere." The wind whistles all over the world. I ask back, "Didnt you know how dangerous 1t 
was?”" Unavoidably there was danger. Hsueh Tou says, "I leave off.” But say, right now as I dont leave 
off, what w1ll you do? Everyone 1n the world will have to take a beating. Followers of Ch'an these days 
all say that when Yun Men extended his two hands, the monk should have repaid him with some of his 
own provisions. This seems correct, but in reality 1snt. Yun Men can just get you to sfop this way, 
there must be something else besides. 


18) Vân Môn: Kiến Sắc Minh Tâm —To See Form and Enlighten the Mind 
(See Vân Môn Thanh Sắc) 


2728 


19) Vân Môn: Lãng Tử Hồi Đầu—A Turn-About Vagabond 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, Thiển sư Vân Môn Văn Yển (864-949) bắt đầu nghiên 
cứu Khổng học và kinh điển Phật giáo vào năm 14 hay 15 tuổi. Tuy nhiên, vào tuổi 22, ông có quyết 
định thay đổi cả cuộc đời. "Cho dầu ta có đọc hết hiển kinh và mật kinh trên đời," Vân Môn nhớ lại 
"điều này giúp ích gì cho ta khi đứng trước lần ranh sanh tử?" Sau đó, ông như một lãng tử hồi đầu, 
ông từ bỏ hết sách vở và buông bỏ lối học từ chương. Tiếp theo sau đó, ông tìm đến một thiển sư, 
người đã dạy cho ông cách tu tham công án. Vân Môn từ chối: "Tôi không muốn tham công án. Tôi tự 
biết lòng mình đã nguội lạnh như một đống tro tàn, Tôi không còn chút hoài nghi nào cả. Trong cuộc 
sống thường ngày, cái gì đang hiện hữu? Nó thật là có hay là không? Chỉ cần kiên trì tự hỏi lòng mình 
như vậy, thế là đủ." Vị thiển sư nói: "Nếu hành trì như thế, ông phải cẩn thận, vì không sớm thì muộn 
ông sẽ trở thành kẻ ngoại giáo!" Vân Môn nói lại: "Dầu có trở thành một kẻ ngoại giáo, tôi cũng sẽ 
đạt được an lạc và tự tại!" Thế rồi Vân Môn tiếp tục thiển định nhất tâm trong hai năm. Một ngày khi 
đang nhặt củi khô trong rừng, ông chợt cảm thấy cả thế gian kể cả chính mình đều cùng sụp đổ. Ngay 
lúc đó, ông đạt được niềm an lạc vô biên trong lòng. Sau đó, Vân Môn nhớ lại: "Dầu ta đã đạt được an 
lạc và hạnh phúc đúng theo những gì đã nói trong kinh điển. Còn cái gì là 'giáo ngoại biệt truyền, bất 
lập văn tự' mà chư Phật và chư Tổ đã ấn tâm cho nhau từ nhiều đời nay?" Thế là Vân Môn lại nỗ lực 
tham thiển thêm hai năm nữa cho đến khi chứng ngộ được ý chỉ Thiển tông, đạt đến tâm giải thoát 
viên mãn. Khi Vân Môn sắp thị tịch, ông đã từ biệt chúng đệ tử bằng những lời này: "Ta có bốn điều 
truyền lại cho các con. Thứ nhất, hãy vượt lên trên mọi vướng mắc tâm linh, và dựa vào chân như Phật 
tánh nơi mình. Thứ nhì, hãy xả bỏ thân tâm đi để tâm lực thoát ly sanh tử. Thứ ba, hãy thực hiện tâm 
chứng của mình trong cuộc sống cá nhân. Thứ tư, hãy trui rèn trí tuệ của mình trong khói bụi trần lao." 
Vân Môn đã để lại bài kệ phó chúc như sau: 

"Lời cuối trong cuộc đời 

Sáng rực cả bầu trời 
Chói ngời cả mặt đất. " 

According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch'uan-Teng-Lu), Volume XIX, Zen 
master Yun-men (Ummon) began to study Confucian books and religious texts when he was fourteen 
or fifteen years old. At the age of twenty-two, however, he had a change of heart. "Even 1f I read 
every exoteric and esoteric book 1n existence," he reflected, "what good wIll that do on the border of 
life and death?" After that as a turn-about vagabond he gave away all of his books and abandoned 
academic studies. Subsequently mmon went to see a Zen master, who taught him to work on koans. 
Ummon protested, "I dont want to work on koans. Just knowing for myself a state of total death and 
complete cessation, having become a pile of ashes, I do not entertain any doubts. In the course of dally 
acfivifies, what 1s going on? Is 1t there? Is 1t not? As long as I ask myself this, that 1s enough." The Zen 
master said, "If you act like that, you will become a heretic." Ummon retorted, "Even 1f [ become a 
heretic, 1t 1s enough to have atfained peace of mind." Ummon continued to meditate single-mindedly 
for another two years. One day as he was gathering firewood ¡n the forest, Ummon felt the whole 
world collapse, including himself. In that instant he attained cosmic Joy. After that Ummon reflected, 
"Although I have attained my own peace and happiness, this 1s no more than the principle of the 
standard canonical teachings. What about the Zen message that 1s specially transmitted outside of 
doctrine?" So he redoubled his efforts for another two years, until he finally discovered the living 
experience of Zen. Now his mind was completely released. When Ummon was about to die, he 
admonished his students in these terms: "I have four statements. First 1s to cut through all mental 
entanglements, to rely on universal truth and our own Buddha-nature. Second 1s to let go of body and 
mind, to shed birth and death. Third 1s to transcend the absolute, to establish an individual life. Fourth 
1s fo haul rocks and carry earth, to perpetuate the life of wisdom.” mmon's parting verse said, 

“The last word 


2729 


lights up the heavens 
and lights up the earth." 


20) Vân Môn Lộ Tự— Yun-Men 's “Exposed ” 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển sư Vân Môn: “Nếu giết cha mẹ, có thể sám hối trước chư Phật. 
Nếu giết Phật giết Tổ thì sám hối ở đâu?” Thiền sư Vân Môn nói: “Đã lộ rồi!” Thiền sư Vân Môn 
thường dùng một chữ đơn giản hay nhất tự quan để nói về ý chỉ Thiền. Đây là một chữ bí mật để trả 
lời cho một câu hỏi, đòi hỏi công phu thiển quán mới hiểu được. Đây là thiền hay phương pháp thiển. 
Đây là loại thiển tập suy tưởng bằng cách xem một từ ngữ nói ra của thiển sư như là một công án. 
Thiển sư Trung quốc Vân Môn Văn Yển rất nổi tiếng về những công án “Thiền một từ” của mình 
trong truyền thống nhà Thiển—One day, a monk asked Zen master Yun-men, “If you kill your father 
and mother, you can repent 1n front of the Buddhas. If you kill the Buddhas and ancestors, where can 
you repent?” Yun-men said, “Exposed!” Zen master Yun Men always uses one word or one-word 
barrier to talk about the essential meaning of Zen. This 1s a cryptic single-word reply to a question, 
requiring meditation for 1ts apprehension. “One-word Zen” in Japanese language 1s "Ichiji-Zen”. This 
1s a medifation practice in which a single word of a master 1s taken as a koan. Chinese Zen master 
'Yun-Men-Wen-Yen was famous 1n Zen tradition for his “one-word Zen” koans. 


21) Vân Môn: Lục Bất Thâu (Lục Căn Bất Thâu Lục Trần Lục Thúc)— Six Do Not Take lt In 

Theo thí dụ thứ 47 của Bích Nham Lục, một vị Tăng hỏi Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949): "Thế 
nào là Pháp thân?" Vân Môn đáp: "Sáu chẳng thâu." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Vân Môn 
nói sáu chẳng thâu hẳn là khó nắm. Nếu nhằm khi điểm ứng chưa phân nắm được, đã là đầu thứ hai. 
Nếu nhằm khi điểm ứng đã sanh tiến được, lại rơi vào đầu thứ ba. Nếu nhằm trên ngôn cú biện minh, 
chợt dò tìm chẳng được. Cứu cánh cái gì là Pháp thân? Nếu là hàng tác gia vừa nghe cử lên liền đứng 
đậy đi ra. Nếu chờ suy đợi cơ, hãy lắng nghe xử phân. Thượng Tọa Phù ở Thái Nguyên trước là giảng 
sư, một hôm lên tòa giảng về Pháp thân, nói: "Dọc cùng tam tế, ngang khắp mười phương." Có một 
thiển khách ở dưới tòa nghe liền bật cười. Phù xuống tòa, hỏi: "Vừa rồi tôi có chỗ nào dở, mong thiển 
giả vì tôi mà chỉ cho." Thiển khách nói: "Tọa Chủ chỉ giảng được bên lượng của Pháp thân, mà chẳng 
thấy Pháp thân." Thượng Tọa Phù hỏi: "Cứu cánh thế nào mới phải?" Thiền khách bảo: "Hãy tạm bãi 
giảng, ngồi trong thất, ắt được tự thấy." Thượng Tọa Phù làm như lời thiến khách. Một đêm ngồi yên 
lặng bỗng nghe đánh chuông canh năm, hốt nhiên đại ngộ, liền chạy gõ cửa thiển khách, nói: "Tôi ngộ 
rồi." Thiển khách hỏi: "Ông thử nói xem?" Thượng Tọa Phù nói: "Kể từ ngày nay tôi chẳng nắm cái lỗ 
mũi của cha mẹ sanh ra." Trong kinh nói: "Chơn Pháp thân Phật ví như hư không, ứng vật hiện hình 
như trăng trong nước." Lại vị Tăng hỏi Giáp Sơn: "Thế nào là Pháp thân?" Giáp Sơn đáp: "Pháp thân 
không tướng." Vị Tăng lai hỏi: "Thế nào là Pháp Nhãn?" Giáp Sơn đáp: "Pháp Nhãn không tỳ." Vân 
Môn nói: "Sáu chẳng thâu." Công án này có người nói: "Chỉ là sáu căn sáu trần sáu thức, sáu cái này 
từ Pháp thân sanh, nên sáu căn thâu nó không được." Nếu tình giải như thế ấy, quả thực chẳng dính 
dáng, lại làm đới lụy Vân Môn. Cần thấy liền thấy, không có chỗ cho ông đục đẽo. Trong kinh nói: 
"Pháp ấy chẳng phải chỗ suy nghĩ phân biệt hay hiểu." Vân Môn đáp câu hỏi phần nhiều gợi lên tình 
giải của người. Vì thế, trong một câu phaỉ đủ ba câu, lại chẳng cô phụ lời hỏi của ông, hợp thời hợp 
tiết, một lời một câu, vẽ một chấm cũng có chỗ xuất thân. Cho nên nói: "Một câu thấu, ngàn câu 
muôn câu đồng thời thấu." Hãy nói là Pháp thân, là Tổ Sư? Tha ngươi ba mươi gậy——According to 
example 47 of the Pi-Yen-Lu, a monk asked Yun Men, “What ¡1s th Body of Reality?" Yun Men said, 
"Six do not not take 1t in." According to Yuan-Wu in the Pi-Yen-Ln, this 1s indeed hard to understand: 
even I1f you reach 1t before the first Indicatlons are distinct, this 1s already the secondary. ]f you 
understand after the first indications arise, then you've fallen Into the tertiary. IÝ you go to the words 
and phrases to discern his meaning, you will search without ever being able to find it. But ulimately, 
what do you take as the Body of Reality? Those who are adepts Immediately get up and go as soon as 


2730 


they hear 1t raised. If on the other hand you linger in thought and hold back your potential, you should 
listen humbly to this treatment. The senior monk Eu of Trai Yuan was originally a lecturer. One day 
when he had gone up to his seat to lecture, he spoke of the Body of Reality saying, "Vertically 1t 
reaches through the three times, and horizontally it extends through the ten directions." There was a 
Chan traveller in the audience who let out a laugh as he heard this. Fu came down from his seat and 
said, "“What was my shortcoming Just now? Please, Chan man, explain so Ï can see." The Chan man 
said, "Lecturer, you only lecture on that which pertains to the extent of the Body of Reality; you donÏt 
see the Body of Reality." Fu said, "After all, what would be right?" The Chian man said, "You should 
temporarily stop lecturing and sit in a quiet room, You have to see 1t for yourself.”" Fu dịd as he said 
and sat quietly all night. Suddenly he heard them hitting the bell for the fifth watch: suddenly he was 
øreatly enlightened. So he went and knocked on the Chan mans door saying, "I have understood." The 
Chan man said, “Try to say something so I can see." Fu said, "From today onwards [II no longer twiIst 
these nostrils born of my parents." Again: 1n the scriptures 1t says, "The Buddha's true Body of Reality 
1s like empty space. It mamifests shapes in response to things like the moon reflected In the water.” 
Again: a monk asked Chia Shan, "What is the Body of Reality?" Chia Shan said, “The Body of Reality 
has no form.” The monk asked, "What 1s the Eye of Reality?" Chai Shan said, “The Eye of Reality has 
no flaws." Yun Men said, "Six do not take 1t in." Some say of this case, "This 1s Just the six sense- 
organs, the six sense-obJects, the six consciousnesses. These sixes all arise from the Body of Reality, 
so the six faculties cannot take 1t in." Intellectual interpretations such as this, though, are 1rrelevant. 
Moreover, they drag down Yun Men. If you want to see, then see: there's no place for your attempts to 
rationalize. Havent you seen how 1t says in the scripture: ”“This Truth 1s not something that calculating 
thought and discrimminaton can understand." Yun Mens answers have often provoked people's 
1ntellectual Iinterpretations. Thus in every phrase of Yun Men$s there are inevitably three phrases 
present. Nor does he turn his back on your questions: responding to the time, adapting to the season, 
with one word, one phrase, one dot, one line, he indeed has a place to show himself. Thus 1t 1s said, 
"When a single phrase 1s penetrated, a thousand phrases, ten thousand phrases, are penetrated all at 
once.” But say, 1s "ŠSix do not take 1t in" the Body of Reality? Is 1t the Patriarchs? I give you thirty 
blows. 


22) Vân Môn: Lưỡng Bệnh Hành Giả— Practiioners with Two Kinds oƒ llÌness 

Công án nói về cơ duyên tiếp hóa người học của Thiền sư Vân Môn Văn Yển. Theo Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục, quyển XIX, một hôm Thiền sư Vân Môn thượng đường dạy chúng: "Ánh sáng không thấu 
thoát có hai thứ bệnh: Một là không rõ tất cả chỗ trước mắt còn có vật; hai là thấu được tất cả pháp là 
không, chỗ mờ mờ dường như còn có vật, cũng là ánh sáng không thấu thoát. Cũng như vậy, Pháp thân 
cũng có hai thứ bệnh: một là vì pháp chấp chưa quên, vẫn còn kiến giải, rơi ở bên mé Pháp thân; hai 
là dầu cho thấu qua được mà không thể buông hết, xét kỹ lại vẫn còn một chút hơi hám cũng là bệnh." 
Chúng ta có thể nói đa số các công án trong nhà Thiền đều dựa trên lập trường chân lý cứu cánh được 
biểu thị qua 'phủ nhận tuyệt đối' hay là 'minh giải bằng phủ nhận', một phương pháp được các thiển sư 
ưa chuộng nhất. Các thiển sư linh mẫn đã dùng những từ ngữ và các lối biểu hiện sinh động để giải 
minh chân lý Bát Nhã. Cách duy nhất để đạt ngộ mà các ngài đã dùng là phương cách đi xuyên qua 
bức tường chấp trước để cởi bỏ các khái niệm nhị nguyên. Trong Thiển, mục đích của việc thuyết 
giảng kinh điển chỉ là để giúp hành giả Thấu Thoát và đi đến giải thoát cuối cùng mà thôi—The koan 
about the potentiality and conditions of receiving and instructing disciples of Zen master Wen Men. 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XIX, one day, 
Zen master Yun Men entered the hall and addressed the monks, saying, "The light that does not 
penetrate has two kinds of sickness: the first one 1s that one does not see clearly things In front; the 
other 1s that one penetrates and sees that all dharmas are empty, but things seem exist in vague places; 
that 1s stll called a light that doesnt break through. In the same way, Dharmakaya also has two kinds 


2731 


Of illness: the first 1llness 1s the view that clings to the dharma; the second one 1s the one that has 
penetrated, but not broken through all the way, 1t 1s still a kind of illness." We may say that the 
majority of Zen koans were based on approach in which the ultimate truth is expressed through 
absolute negation or 1llustration through negating, which 1s a favorite method used by Zen masters. The 
1ngenious Zen masters used colorful phrases and expressions to 1llustrate the PraJna-truth. The only 
way that Zen masters used to obtain Enlightenment 1s to penetrate or break through the walls of 
clinging 1n order to strip off dualistic conceptions. In Zen, the purpose of preaching 1ts theories 1n the 
suftras 1s merely to make practiioners break through and strp off so they can attain therr final 
emancipation. 


23) Vân Môn và Mục Châu — Yun-Mên and Mu-Chou 

Cơ duyên giác ngộ của Vân Môn giới học thiền đều được biết đến. Khi tìm đến “tham độc” với Mục 
Châu, người sau nầy trở thành Thầy của ông, Vân Môn gõ cánh cửa nhỏ bên cạnh cổng lớn đi vào 
chùa Mục Châu. Mục Châu gọi ra: “Ai thế?” Vân Môn đáp: “Văn Yến.” Mục Châu thường không cho 
ai “độc tham” trừ phi người ấy có nhiệt tình. Tuy nhiên, ông cảm thấy hài lòng với cách gõ cửa của 
Vân Môn, chứng tỏ Vân Môn rất hăng say nỗ lực vì đạo và chấp nhận cho Vân Môn “độc tham.” Vân 
Môn vừa bước vào thì Mục Châu nhận ra ngay phong thái của Vân Môn, bèn nắm vai bảo Vân Môn: 
“Nhanh lên, nói đi, nói đi!” Nhưng Vân Môn vẫn chưa ngộ nên không thể đáp ứng được. Để đẩy tâm 
Vân Môn đến chỗ giác ngộ, đột nhiên Mục Châu đẩy Vân Môn qua cánh cửa đang hé mở và đóng 
sầm cánh cửa vào chân của Vân Môn, hét: “Đô vô tích sự,” cùng với tiếng kêu: “Úi chà!” Mục Châu 
liền đẩy Vân Môn ra khỏi cửa, cánh cửa đóp sập lại làm cho một bàn chân của Vân Môn bị kẹt lại 
trong đó và gãy đi. Trong cơn đau ngất, tâm của Vân Môn lúc ấy đã trống rỗng mọi tư niệm, bỗng 
nhiên giác ngộ. Trường hợp của sư không phải là một biệt lệ, vì trước đó nhị Tổ Huệ Khả cũng đã 
từng chặt một cánh tay khi đứng trong tuyết lạnh, và Đức Khổng Phu Tử cũng từng nói “Sớm nghe 
được đạo, chiều dẫu có chết cũng cam.” Trên đời nầy quả có nhiều người coi trọng chân lý hơn thân 
mạng—The circumstances of Yun-Mên's enlightenment are known to all Zen practitioners. Seeking 
“private consultation” with Mu-Chou, who became his master later on, Yun-Mên rapped on the little 
đoor on the side of the large gateway leading to Mu-Chouˆs temple. Mu-Chou called out: “ho 1s 1t?” 
Yun Mên answered, “Wen-Yen” Mu-Chou, whose habit 1t was to refuse “private consultation” to all 
but the most ardent truth-seekers, felt satisfied from Yun-Mêns knock and the tone of his votce that he 
was earnestfly striving for truth, and admitted him. Scarcely had he entered when Mu-Chou, perceiving 
the state of his mind, seized him by the shoulders and demanded: “Quick, say 1t, say 1t!” But Yun-Mên 
not yet undrstanding, could not respond. To Jolt his mind info understanding, Mu-Chou suddenly shoved 
him out through the partly opened door and slammed 1t on his leg, shouting: “You good-for-nothing†!” 
With a cry of “Ouch!” While the door was hastily shut, one of Yun-Men”s legs was caught and broken. 
Yun-Mên, whose mind at that moment was emptied of every thought. The Intense pain resulting from 
this apparently awakened the poor fellow to the greatest fact of life. He suddenly became enlightened. 
The realization now gained paid more than enouph for the loss of his leg. He was not, however, a sole 
1nsfance In this respect, there were many such In the history of Zen who were willing to sacrifice a part 
of the body for the truth, i.e., Hui-K”o, the second patriarch, who cut his hand while standing 1n the 
snow. Confucius also said: “If a man understands the Tao 1n the morning, 1t is well with him even when 
he dies in the evening.” In this hfe, some would feel indeed that truth 1s of more value than their own 
lives. 


24) Vân Môn: Nhận Tông Ấn Từ Tuyết Phong— Yun Men Received Affinity From Hsueh-Feng 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, Mục Châu hướng dẫn cho Vân Môn đến gặp Tuyết 
Phong. Khi Thiển Sư Vân Môn (864-949) đến trang sở của Tuyết Phong, thấy một vị Tăng, bèn hỏi: 
“Hôm nay Thượng Tọa lên núi chăng?” Vị Tăng đáp: “Lên.” Sư nói: “Có một nhơn duyên nhờ hỏi 


2732 


Hòa Thượng Đường Đầu mà không được nói với ai, được chăng?” Vị Tăng bảo: “Được.” Sư nói: 
“Thượng Tọa lên núi thấy Hòa Thượng thượng đường, chúng vừa nhóm họp, liền đi ra đứng nắm cổ 
tay, nói: “Ông già! Trên cổ mang gông sao chẳng cởi đi?” Vị Tăng ấy làm đúng như lời sư dặn. Tuyết 
Phong bước xuống tòa, thộp ngực ông ta, bảo: “Nói mau! Nói mau! Vị Tăng nói không được. Tuyết 
Phong buông ra, bảo: “Chẳng phải lời của ngươi.” Vị Tăng thưa: “Lời của con.” Tuyết Phong gọi: “Thị 
giả! Đem dây và gậy lại đây.” Vị Tăng thưa: “Chẳng phải lời của con, là lời của một Hòa Thượng ở 
Chiết Trung đang ngụ tại trang sở dạy con nói như thế.” Tuyết Phong bảo: “Đại chúng! Đến trang sở 
rước vị thiện tri thức của năm trăm người lên.” Hôm sau, sư lên Tuyết Phong. Tuyết Phong vừa thấy 
liền hỏi: “Nhơn sao được đến chỗ ấy?” Sư bèn cúi đầu. Từ đây khế hợp ôn nghiên tích lũy. Tuyết 
Phong thầm trao tông ấn cho sư—According to The Records of the Transmission of the Lamp, Volume 
XIX, Mu-Chou directed Yun-Men to go to see Xue-Feng. When Yun-Men arrived at a village at the 
foot of Mount Xue, he encountered a monk. Yun-Men asked him: “Are you going back up the 
mountain today?” The monk said: “Yes.” Yun-Men said: “Please take a question to ask the abbot. But 
you mustn't tell him 1t”s from someone else.” The monk said: “Okay.” Yun-Men said: “When you go to 
the temple, wait until the moment when all the monks have assembled and the abbot has ascended the 
Dharma seat. Then step forward, grasp your hands, and say: “There”s an 1ron cangue on this old 
fellowˆs head. Why not remove 1£?” The monk dịd as Yun-Men instructed him. When Xue-Feng saw 
the monk act this way, he got down from the seat, grabbed the monk and said: “Speak! Speak!” The 
monk couldn”t answer. Xue-Feng pushed him away and said: “lt wasn”t your own speech.” The monk 
said: “It was mine.” Xue-Feng called to his attendant: “Bring a rope and a stick.” (n order to bind and 
beat the monk). The monk said: “It wasn”t my question. lt was from a monk in the village.'” Xue-Feng 
said: “Everyonel Go to the village and welcome the wrothy who will have five hundred disciples.” 
The next day Yun-Men came up to the monastery. When Xue-Feng saw him he said: “How 1s 1t that 
you have reached this place?” Yun-Men then bowed his head. In this manner did the affinity (between 
Xue-Feng and Yun-Men) come about. 


25) Vân Môn Nhất Khúc— Yun Men 's A Chinese Classical Music 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền sư Vân Môn: “Cái 
øì là khúc Vân Môn?” Vân Môn trả lời: “Ngày hai mươi lăm tháng chạp (là ngày gần cuối năm)!” 
Trong dân ca Trung Hoa, Vân Môn là tên một khúc nhạc xưa của Trung Hoa. Thiền tông dùng từ này 
để diễn tả chỗ thâm sâu không thể diễn tả được như tiếng quát lớn của Vân Môn: "Quan". Theo Cảnh 
Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (§64-949) thường quát lớn: "Quan!" 
Quan theo nghĩa đen là cửa ải vùng biên giới giữa hai nước để kiểm soát khách lữ hành và hành lý 
của họ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chữ "Quan" của Vân Môn chỉ là một thán từ, nó không cho 
phép bất cứ sự phân tách hay giải thích bằng tri thức nào cả. Hành giả tu Thiền chân chánh phải nên 
nhớ rằng không thể nào bình giảng gì khác hơn được tiếng quát ấy của Vân Môn. Nếu chúng ta cố 
gắng gán cho chữ "Quan" ấy một khái niệm tri thức ắt lạc mất ngàn trùng trên mây xanh. Và nếu như 
chúng ta cố hiểu Vân Môn bằng tri thức thì chúng ta sẽ phải khóc thầm cho con cháu chúng ta về sau 
này—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Ln), Volume XIX, one 
day, a monk ased Zen master Yun Men, “What is Yun-Men tune?” Yun-Men asnwered, “The twenty- 
fifth day of the twelfth month (near the end of the year)!” In Chinese folk-songs, Yun-men's tune 1s the 
name of a Chinese classical music. Zen uses this term to express the deepest and indescribable place 
like Yun Mens loud screaming: "Kwan". According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XIX, Zen master Yun-men, one of the great Zen masters towards the end 
of the Trang dynasty, often exclaimed, "Kwan!" Kwan literally means the gate on a frontier pass where 
travellers and their baggage are Inspected. In this case, however, the term does not mean anything of 
the sort; 1t is simply "Kwanl!", an exclamatory utterance which does not allow any analytical or 
1ntellectual 1nterpretation. Sincere Zen practitioners should always remember when we try anything 


2733 


approaching a conceptual Interpretation on the subJect we shall be 'ten thousand miles away beyond 
the clouds'. And 1ƒ we try to understand him Intellectually, later we must silently mourn for our 
descendants. 


26) Vân Môn: Nhất Tự Quan— One Word Barriers (Monosyllabic Word Barriers) 

Thuật ngữ Thiền của Nhật Bản có nghĩa là “Rào cản bằng chỉ một từ ngữ.” Đây là loại công án chỉ 
với một từ ngữ. Những thoại đầu một chữ nổi tiếng là chữ “Vô” của Thiền sư Triệu Châu Tòng Thẩm 
và chữ “Thôi” của Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949), rút từ công án thứ 8 của Bích Nham Lục: 
"Vào cuối mùa an cư kiết hạ, Thúy Nham nói với các nhà sư tụ tập lại để nghe mình giảng pháp rằng: 
"Trong cả mùa hè, ta hướng về các con, hỡi các thầy tu trẻ và già; hãy nhìn xem Thúy Nham có còn đủ 
lông mày hay không!' Bảo Phước nói: 'Bọn kẻ cướp trong lòng bao giờ cũng thấy sợ cả.' Trường Khánh 
nói: Lông mày đã mọc rồi!' Vân Môn thốt lên: "Thôi!" Vì độc âm, nên lời gọn ý mạnh, một chữ buông 
ra là vô số nghĩa được gợi lên, thêm vào đó ý lại hóa ra mơ hồ thành một lợi thế hiển nhiên. Thiển tận 
dụng tánh chất thiếu chân xác ấy của ngôn ngữ luyện thành một lợi khí đặt vào tay các thiển sư. 
Không phải Thiển muốn tối nghĩa, muốn đánh lạc hướng, trái lại là khác, nhưng sự thật thì một khi rời 
khỏi môi, chỉ một tiếng đơn âm thích đáng ấy đủ sống động lên tất cả ý nghĩa, gánh trọn tất cả giang 
sơn Thiển—A Japanese Zen term for “one-word barrier” is "ichiji-Kan". This is a koan with just “one- 
word.” The famous koans of “one-word” are “Wu” of Zhao-Chou Tsˆung-Shen and “Stop” of Yun Men 
Wen Yen from the following koan, example 8 of the Pi-Yen-Lu: "Toward the end of the summer 
period Ts°ui-yen said 1n his instruction to the monks, "The whole summer long [ve spoken to you, you 
younger and older brothers; look here I1f Tslui-yen still has his eyebrows!' Pao-fu said, "With people 
who steal, the heart 1s full of fear.' Chang-ching said, "They ve grown!' Yun-men said, 'Stop!' (stop 1n 
Japanese 1s kan, which means barrier)”. Being monosyllabic, the language 1s terse and vigorous, and a 
single word 1s made to convey so mụuch meaning in it. While vagueness of sense 1s perhaps an 
unavoidable shortcoming accompanying those advantages, Zen knows how to avail 1tself of 1t, and the 
Very vagueness of the language becomes a most powerful weapon 1n the hand of Zen masters. They 
are far from wanting to be obscured and misleading, but a well-chosen monosyllable grows when 1t 
falls from therr lips into a most pregnant word loaded with the whole system of Zen. 


27) Vân Môn: Nhất Tự Thiên — One-Word Zen 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Vân Môn Văn 
Yến (864-949): "Cái gì là Thiền?" Vân Môn đáp: "Đúng." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là đạo?" Vân 
Môn đáp: "Đạt được." Hôm khác, có một vị Tăng hỏi: "Nếu cha mẹ không cho xuất gia thì làm cách 
nào để xuất gia?" Vân Môn đáp: "Cạn." Vị Tăng nói: "Con không lãnh hội." Vân Môn nói: "Sâu." 
Cũng theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, Thiển sư Vân Môn được coi là một trong những 
cao thủ của kỹ thuật "Nhất Tự Quan". Một vị Tăng hỏi Vân Môn: "Thế nào là gươm báu Vân Môn?" 
Sư đáp: "Tổ." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là con đường thẳng đi đến chỗ Vân Môn?" Sư đáp: "Thân." Vị 
Tăng lại hỏi: "Trong ba thân Phật, thân nào nói pháp?" Sư đáp: "Yếu." Vị Tăng hỏi tiếp: "Cổ đức có 
nói rõ rồi nghiệp chướng hóa thành không, chưa rõ nợ xưa đành trang trải'. Tôi không biết Nhị Tổ rõ 
hay chưa?" Sư đáp: "Xác." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là con mắt của chánh pháp?" Sư đáp: "Phổ." Vị 
Tăng hỏi: "Thế nào là Đạo?" Sư đáp: "Khứ." Vị Tăng hỏi: "Giết cha giết mẹ thì đến trước Phật sám 
hối, còn giết Phật giết Tổ thì sám hối ở đâu?" Sư đáp: "Lộ." Vị Tăng lại hỏi: "Vì sao nếu cha mẹ 
không chịu thì không đi tu được?" Sư đáp: "Thiển." Vị Tăng nói: "Con không hiểu." Sư nói: "Thâm." 
Thiển sư không cần nói quanh co, họ thường nói thẳng và nói ít nhưng đập ngay vào trung tâm của vấn 
đề. Một chữ bí mật để trả lời cho một câu hỏi, đòi hỏi công phu thiển quán mới hiểu được. Đây là 
thiên hay phương pháp thiển. Thuật ngữ nhà Thiền của Nhật Bản có nghĩa là “Thiền một từ.” Đây là 
loại thiển tập suy tưởng bằng cách xem một từ ngữ nói ra của thiển sư như là một công án. Thiền sư 
Trung quốc Vân Môn Văn Yển rất nổi tiếng về những công án “Thiển một từ” của mình trong truyền 


2734 


thống nhà Thiển—According to The Records of the Transmission of the Lamp, Volume XIX, one day, 
a monk asked, "What 1s Zen?” Yun-Men said, "Yes." The monk asked, "What 1s Tao?" Yun-Men said, 
"Attain." Another day, a monk asked, "If ones parents wonft allow 1t then one cant leave home. How 
can one leave home?" Yun-Men said, "Shallow." The monk said, "I dont understand." Yun-Men said, 
"Deep." Also according to The Records of the Transmission of the Lamp, Volume XIX, Zen master 
'Yun-men 1s regarded as the one of the foremost adepts 1n using the "one word barriers" When a monk 
asked him, "What is the sword of Yun-men?" He replied, "Hung!" "“What 1s the one straight passage to 
Yun-men?” asked the monk. He replied, "Most Intimate!”" The monk continued to ask, "Which one of 
the Trikaya (three bodies of the Buddha) 1s it that will sermonized?” He replied, "”Io the point!" The 
monk continued to ask, "I understand this 1s said by all the old masters, that when you know the truth, 
all the karma-hindrances are empty from the beginmng; but 1f you do not, you have to pay all the 
debts. I wonder 1f the Second Patriarch knew this or not?" Yun-men replied, "Most certainly!" The 
monk asked, "What 1s the eye of the true dharma?”" The master replied, "Everywhere!" The monk 
asked, "What is Tao?” The master replied, "Walk on!” The monk asked, "When one commits patricide, 
or mafricide, one goes to the Buddha to confess the sin; when, however, one murders a Buddha or a 
Patriarch, where should one go for confession?" The master replied, "Exposed!" The monk asked, 
"How 1s 1t that without the parenfs consent one cannot be ordained?" The master replied, "How 
shallow!" The monk said, "I cannot understand." The master said, "How deep!" Zen masters has 
nothing to do with circumlocution; they are usually direct and plain speakers but they hit the point of 
the 1ssues. A cryptic single-word reply to a question (Ichiji-Zen (Jap), requiring medifation for 1s 
apprehension. It is Zen or Ch°an method. “One-word Zen” in Japanese language 1s "Ichi]i-Zen”. This 1s 
a meditation practice 1n which a single word of a masfer 1s taken as a koan. Chinese Zen master Yun- 
Men-Wen-Yen was famous In Zen tradition for his “one-word Zen” koans. 


28) Vân Môn: Nhật Nhật Thị Hảo Nhật (Ngày Nào Cũng Là Ngày Tốt)—Any Day Is a Good Day 
(Everyday Is a Good Day) 

Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển sư Mục Châu và Vân Môn Văn Yển trong Bích Nham 
Lục, tắc 6. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949) 
dạy: "Ngày mười lăm về trước chẳng hỏi ông; ngày mười lăm về sau nói cho một câu xem?" Rồi Vân 
Môn cũng tự trả lời cho mọi người: "Mỗi ngày đều là ngày tốt." Câu nầy thông suốt cổ kim, từ trước 
đến sau đồng thời ngôi dứt. Sơn Tăng (Tuyết Đậu) nói thoại như thế cũng là theo lời sanh hiểu, người 
giết không bằng tự giết, vừa khởi đạo lý là rơi hầm rớt hố. Vân Môn trong một câu đều đầy đủ ba câu 
trong tông chỉ nhà người. Như thế nói một câu cần thiết phải qui tông, nếu không như thế tức là Đổ 
Soạn. Việc nầy không cho nhiều luận thuyết. Song người chưa thấu cần phải như thế, nếu người đã 
thấu liền thấy ý chỉ cổ nhân—The koan about the potentiality and conditions of questions and answers 
between Zen master Mu-Chou and Yun-mên in Pi-Yen-Lu, example 6. According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XIX, Yun-men said, "I dont ask you about 
before the fifteenth day; try to say something about after the fifteenth day." Yun-men himself 
answered for everyone, "Every day 1s a good day." These words pervade past and present, from before 
until after, and settle everything at once. This mountain monk (Hsueh-tou) 1s following Yun-men's 
words to produce 1nterpretations when talking like this. Killing others 1s not as good as killing yourself. 
As soon as you make a principle, you fall into a pit. Three phrases are inherent in every one phrase of 
'Yun-men; since the source 1nspiration of his family 1s like this, when Yun-men utters a phrase, 1t must 
be returned to the source. Anything but this will always be phony. The affair has no multitude of 
argumenis and propositions, though those who have not yet penetrated want to go on like this. IÝ you do 
penetrate, then you will immediately see the essential meaning of the AncIent. 


2735 


29) Vân Môn Nội Châu — Yun Men 's Within There Is a Jewel 

Theo thí dụ thứ 62 của Bích Nham Lục, Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949) dạy chúng: “Trong 
càn khôn giữa vũ trụ, ở trong có hòn ngọc báu ẩn tại hình sơn, cầm lồng đèn đến trong điện Phật, đem 
ba cửa đến trên lồng đèn." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, Vân Môn nói trong càn khôn giữa 
vũ trụ, ở trong có hòn ngọc báu ẩn tại hình sơn, hãy nói Vân Môn ý tại cần câu, hay ý tại lồng đèn? 
Đây là mấy câu trong Luận Bảo Tạng của Tăng Triệu Pháp Sư, Vân Môn trích ra dạy chúng. Khi 
Triệu Công ở vườn Tiêu Dao thời Hậu Tần làm luận, viết kinh Duy Ma Cật, mới biết Lão Trang chưa 
phải hay tột. Triệu Công lễ Cưu Ma La Thập làm thầy, lại đến tham vấn Bồ Tát Bạt Đà Ba La ở chùa 
Ngõa Quan, vốn là đệ tử được truyền tâm ấn của vị Tổ thứ 27 ở Ấn Độ. Triệu Công thâm nhập được 
chỗ sâu kín. Một hôm, Triệu Công bị nạn sắp bị hành hình, xin hẹn lại bẩy ngày viết xong bộ luận 
Bảo Tạng. Vân Môn trích bốn câu trong bộ luận dạy chúng. Đại ý nói làm sao lấy được hòn ngọc báu 
ẩn trong ấm giới. Lời nói trong luận cùng lối thuyết thoại trong tông môn phù hợp nhau. Cảnh Thanh 
hỏi Tào Sơn: "Lý thanh hư khi cứu cánh không thân, thì thế nào?" Tào Sơn đáp: "Lý tức như thế, sự lại 
làm sao?" Cảnh Thanh thưa: "Như lý như sự." Tào Sơn bảo: "Lừa một mình Tào Sơn thì được, đối với 
con mắt chư Thánh thì thế nào?" Cảnh Thanh thưa: "Nếu không có con mắt chư Thánh, đâu biết chẳng 
thế ấy." Tào Sơn bảo: "Quan chẳng cho lọt mũi kim, huống là xe ngựa lén qua." Vì thế nói: "Trong 
cần khôn giữa vũ trụ, trong có hòn ngọc báu ẩn tại hình sơn." Đại ý nói người người đầy đủ, mỗi mỗi 
viên thành. Vân Môn trích ra dạy chúng đã là thập phân hiện thành, không thể giống như Tọa Chủ lại 
vì ông chú giải. Sư vẫn mở lòng từ bi, vì ông chú cước nói: "Cầm lồng đèn đến trong điện Phật, đem 
ba cửa đến trên lồng đèn." Thử hỏi Vân Môn nói thế ấy, ý tại chỗ nào? Cổ nhân nói: "Thật tánh vô 
minh tức Phật tánh, thân không huyễn hóa tức Pháp thân." Lại nói: "Chính phàm tâm mà thấy Phật 
tâm." Hình sơn tức là tứ đại ngũ ấm. Trong có hòn ngọc báu ẩn tại hình sơn, như nói: "Chư Phật tại 
đầu tâm, người mê chạy ngoài tầm, trong ôm báu vô giá, chẳng biết một đời thôi." Lại nói: "Phật tánh 
rõ ràng hiển hiện, trụ tướng hữu tình khó thấy, nếu ngộ chúng sanh vô ngã, mặt ta nào khác mặt Phật. 
Tâm là tâm xưa nay, mặt là mặt thuở bé, kiếp thạch khá đổi dời, cái kia không cải biến." Có người chỉ 
nhận cái sáng tỏ linh minh là bảo, thế là chẳng được cái diệu của nó. Vì thế, động chuyển chẳng được, 
xô lăn chẳng đi. Cổ nhân nói: "Cùng thì biến, biến thì thông." Câu "Cầm lồng đèn đến trong điện 
Phật," nếu là thường tình còn có thể lường xét được. Câu "Đem ba cửa đến trên lồng đèn" lại lường 
xét được chăng? Vân Môn vì ông đả phá tình thức ý tưởng, được mất phải quấy rồi. Tuyết Đậu nói: 
"Tôi mến Thiểu Dương mới định cơ, một đời vì người tháo đinh nhổ chốt." Lại nói: "Ngồi trên giường 
gỗ biết bao nhiêu, đao bén cắt đi khiến người mến." Vân Môn nói cầm lổng đèn vào trong điện Phật, 
một câu này đã cắt đứt rồi vậy. Lại đem ba cửa đến trên lồng đèn, nếu luận việc này như chọi đá 
nháng lửa, tợ làn điển chớp. Vân Môn nói: "Nếu ông tương đương hãy tìm đường vào. Chư Phật như vi 
trần ở dưới gót chân ông, ba tạng thánh giáo ở trên đầu lưỡi ông, chẳng bằng ngộ đi thì tốt. Hòa 
Thượng con, chớ vọng tưởng, trời là trời, đất là đất, núi là núi, nước là nước, Tăng là Tăng, tục là tục." 
Sư im lặng giây lâu, nói tiếp: "Đem án sơn trước mặt lại cho ta xem?" Có vị Tăng bước ra hỏi: "Học 
nhơn khi thấy núi là núi, nước là nước thì thế nào?" Vân Môn bảo: "Ba cửa vì sao từ trong này qua, e 
ông chết đi." Sư bèn lấy tay vẽ một nét nói: "Khi biết được là thượng vị đề hồ, nếu biết chẳng được trở 
thành độc dược." Vì thế nói: "Liễu liễu, khi liễu không sở liễu huyền huyền, chỗ huyền cần phải chê." 
Tuyết Đậu niêm rằng: "Trong cần khôn giữa vũ trụ trong có hòn ngọc báu ẩn tại hình sơn, treo ở trên 
vách, Đạt Ma chín năm chẳng dám để mắt nhìn thẳng, nay thiển Tăng cần thấy, nhằm ngay xương 
sống liền đánh." Xem Sư là bổn phận Tông sư trọn chẳng đem thật pháp trói buộc người. Huyền Sa 
nói: "Bủa vây chẳng chịu đứng, kêu gọi chẳng quay đầu; tuy vậy, thế ấy cũng là rùa linh kéo lê cái 
đuôi."——According to example 62 of the Pi-Yen-Lu, Yun Men said to the commumity, "Within heaven 
and earth, through space and time, there 1s a Jewel, hidden inside the mountain of form. Pick up a lamp 
and go into the Buddha-hall; take the triple gate and bring 1t on the lamp." According to Yuan-Wu In 
the Pi-Yen-Lu, Yun Men says, "Within heaven and earth, through space and time, there 1s a Jewel, 
hidden inside the mountain of form.” Now tell me, is Yun Men's meanming 1n the "fishing pole," or 1s the 


2736 


meaning in the lamp? These lines are paraphrased from a treatise of Seng Chao, Master of the 
Teachings, called "“Jewel Treasury;" Yun Men brought them up to teach his commumity. In the time of 
the Latter Chin, Seng Chao was ¡in the Garden of Freedom composing his treatise. When he was 
copying the old Vimalakirtinirdesa scripture he realized that Chuang-tzu and Lao-tzu had still not 
exhausted the marvel; Chao then paid obeisance to Kumarajiva as his teacher. He also called on the 
Bodhisattva Buddhabhadra at the Tile Coffin Temple, who had transmitted the Mind Seal from the 
Twenty-seventh Patriarch (PraJnatara) in India. Chao entered deeply Into the inner sanctum. One day 
Chao ran into trouble; when he was about to be executed, he asked for seven days' reprieve, during 
which time he composed the treatise "Jewel Treasury." So Yun Men cited four phrases from that 
treatise to teach his commumity. The main 1dea 1s "how can you take a priceless Jewel and conceal 1t in 
the heaps and elements?" The words spoken ¡n the treatise are all in accord with the talk of our school. 
Have you not seen how Ching Ching asked Tsao Shan, "How 1s it when in the principle oŸ pure 
emptiness ultimately there 1s no body?” Tsao Shan said, “The principle being like thís, what about 
phenomena?”" Ching Chỉng said, "As 1s principle, so are phenomena." Tsao Shan said, "You can fool 
me, one person, but what can you do about the eyes of all the sages?" Ching Chỉng said, "Without the 
eyes of all the sages, how could you know 1t 1s not so?” Ts'ao Shan said, "Officially, not even a needle 
1s admitted; privately, even a cart and horse can pass." That 1s why 1t was said, "Within heaven and 
earth, in space and time, there 1s a Jewel, hidden In the mountain of form.” The great meaning of this 1s 
to show that everyone 1s fully endowed, each individual 1s perfectly complete. Yun Men thus brought 
1t up to show his communrtty; 1t 1s totally obvious; he couldnt go on and add interpretations for you like 
a lecturer. But he 1s compassionate and adds a footnote for you, saying, "PIck up a lamp and go 1nto the 
Buddha-hall; bring the triple gate on the lamp." Now tell me, when Yun Men speaks this way, what 1s 
his meaning? Have you not seen how an Anclent said, “The true nature of ignorance 1s identical to 
Buddhahood; the empty body of illusion 1s identical to the body of reality." It 1s also said, "See the 
Buddha mind right in the ordinary mind." The "mountain of form” 1s the four gross elements and five 
heaps which constitute human life. "Within there 1s a Jewel, hidden in the mounfain of form.” That 1s 
why 1t 1s said, "All Buddhas are in the mind; deluded people go seeking outside. Though within they 
embosom a priceless Jewel, they do not know 1t, and let 1t rest there all their lives." It 1s also said, “The 
Buddha-nature clearly manifests, but the sentient beings dwelling 1n form hardly see it. If one realizes 
that sentient beings have no self, how does his own face differ from a Buddha's face?” "The mind is the 
original mind; the face 1s the face born of woman; the Rock of Age may be moved, but here there 1s no 
change." Some people acknowledge this radiant shining spirituality as the Jewel; but they cannot make 
use oŸ 1t, and they do not realize 1fs wondrousness. Therefore they cannot set 1t in mofion and cannot 
bring 1t out in action. An Anclient said, "Reaching an impasse, then change; having changed, then you 
can pass through." "Pick up a lamp and head into the Buddha-hall"”; 1f it 1s a matter of ordinary sense, 
this can be fathomed, but can you fathom "bring the triple gate on the lamp”? Yun Men has broken up 
emotional discrimination, 1ntellectual 1deas, gain, loss, affirmation, and negation, all at once for you. 
Hsueh Tou has said, "I like the freshly established devices of Shao Yang (Yun Men); all his life he 
pulled out nails and drew out pegs for others." He also said, "I do not know how many sit on the chalIr 
of rank; but the sharp sword cutfting away causes others' admirationha." When he said, "Pick up a lamp 
and go 1nto the Buddha-hall," this one phrase has already cut off completely; yet, "bring the triple gate 
on the lamp." If you discuss this matter, 1t 1s like sparks struck from stone, like the flash of a hghtning 
bolt. Yun Men said, "If you would attain, just seek a way of entry; Buddha numerous as atoms are 
under your feet, the three treasuries of the holy teachings are on your tongues; but this 1s not as good 
as being enliehtened. Monks, do not think falsely; sky 1s sky, earth 1s earth, mountains are mountains, 
TIV€rS ar€ rivers, monks are monks, lay people are lay people." After a long pause he said, "Bring me 
the immovable mountain before you." Then a monk came forth and asked, "How 1s 1t when a student 
sees that mounftains are mounfains and rivers are rivers?" Yun Men drew a line with his hand and said, 


2737 


"Why 1s the triple gate going from here?" He feared you would die, so he said, "When you know, 1t 1s 
the superb flavor of ghee; 1f you do not know, Instead 1t becomes poison." This 1s why 1t 1s said, "When 
completely thoroughly understood, there 1s nothing to understand; the most abstruse profundity of 
mystery 1s still to be scorned." Hsueh Tou again brought 1t up and said, "Within heaven and earth 
through space and time, therein 1s a Jewel; 1t lies hidden 1n the mountain of form. It is hung on a wall; 
for nne years Bodhidharma did not dare to look at1t straight on. If any patchrobed monk wants to see 
1t now, I will hit hìm right on the spine with my sfaff.” See how these self-possessed teachers of our 
school never use any actual doctrine to tie people up. Hsuan Sha said, ”Though you try to enmesh him 
1n a trap, he doesn't consent to stay; though you call after him, he doesnt turn his head. Even though he 
1s like this, still he 1s a sacred tortoise dragging his 5aIl.” 


30) Vân Môn: Pháp Thân Khiết Phạn— The Dharmakaya Eats Food 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển sư Vân Môn: “Cái 
gì làm siêu việt pháp thân?” Vân Môn đáp: “Nói cho ông biết sự siêu việt không khó, nhưng ý ông 
muốn nói gì về pháp thân?” Vị Tăng nói: “Hòa Thượng, làm ơn xem xét câu hỏi của con!” Vân Môn 
đáp: “Hãy để qua một bên chuyện 'xem xét.' Làm sao pháp thân nói?” Vị Tăng đáp: “Như thế này 
đây! Như thế này đây!” Vân Môn nói: “Đó là thứ mà ông có thể học được từ sàng thiển. Cái mà lão 
Tăng đang hỏi bây giờ là 'Pháp thân có ăn vật thực hay không?” Vị Tăng không có gì để nói. Hành 
giả tu Thiển nên luôn suy ngẫm về những vấn đề sau đây: “Cái gì đang ăn khi chúng ăn vật thực? Cái 
øì là tổng thể của chúng ta? Từ thân đến tâm cách nhau bao xa?” Vị Tăng không có lời nào để nói— 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XIX, one day, a 
monk asked Zen master Yun-Men, “What 1s 1t that transcends the dharmakaya?” Yun-Men replied, “It 
wouldnt be hard to speak to you of transcendence, but what do you mean by 'dharmakaya'?” The monk 
said, “Master, please, consider my question! Yun-Men answered, “Lef's set 'consideration' aside for a 
moment. How does the dharmakaya talk?” The monk answered, “Like this! Like this!” Yun-Men said, 
“Thats something you can learn from sitting meditation platform. What m asking you now 1s 'Does 
the dharmakaya eat food?”? The monk had nothing to say. Zen practitioners should always reflect on 
the following: “What 1s 1t that eats when you eat food?” “What 1s your entire being?” and “How far 1s 1t 
between body and mind?” The monk had nothing to say. 


31) Vân Môn Phi Thế Tục Phú— Yun-Men 's Unworldly Riches 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, Thiền sư Vân Môn Văn Yển (864-949) thường nói một 
cách tích cực về an tâm lập mệnh và cái giàu phi thế tục của ngài. Thay vì nói chỉ có đôi tay không, 
ngài lại nói vềỀ muôn vật trong đời, nào đèn trăng quạt gió, nào kho vô tận, thật quá đủ lắm rồi như 
chúng ta có thể thấy qua bài thơ sau đây: 

Hoa xuân muôn đóa, bóng trăng thu 

Hạ có gió vàng, đông tuyết rơi 

Tuyết nguyệt phong ba lòng chẳng chấp 

Mỗi mùa mỗi thú mặc tình chơi. 
Theo Thiền sư D. T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, bài thơ nầy không ngụ ý tác giả ăn không ngồi 
rồi hay không làm gì khác, hoặc không có gì khác hơn để làm hơn là thưởng thức hoa đào nở trong 
nắng sớm, hay ngắm vâng trăng trong tuyết bạc đầu hiu. Ngược lại, ngài có thể đang hăng say làm 
việc, hoặc đang dạy đệ tử, hoặc đang tụng kinh, quét chùa hay dẫy cỏ như thường lệ, nhưng lòng tràn 
ngập một niềm thanh tịnh khinh an. Mọi mong cầu đều xả bỏ hết, không còn một vọng tưởng nào gây 
trở ngại cho tâm trí ứng dụng dọc ngang, do đó tâm của ngài lúc bấy giờ là tâm “không,' thân là “thân 
nghèo." Vì nghèo nên ngài biết thưởng thức hoa xuân, biết ngắm trăng thu. Trái lại, nếu có của thế 
gian chồng chất đây con tim, thì còn chỗ nào dành cho những lạc thú thần tiên ấy. Kỳ thật, theo sư 
Vân Môn thì sự tích trữ của cải chỉ toàn tạo nghịch duyên khó thích hợp với những lý tưởng thánh 


2738 


thiện, chính vì thế mà sư nghèo. Theo sư thì mục đích của nhà Thiễển là buông bỏ chấp trước. Không 
riêng gì của cải, mà ngay cả mọi chấp trước đều là của cải, là tích trữ tài sản. Còn Thiền thì dạy 
buông bỏ. tất cả vật sở hữu, mục đích là làm cho con người trở nên nghèo và khiêm cung từ tốn. Trái 
lại, học thức khiến con người thêm giàu sang cao ngạo. Vì học tức là nắm giữ, là chấp; càng học càng 
có thêm, nên “càng biết càng lo, kiến thức càng cao thì khổ não càng lắm." Đối với Thiền, những thứ 
ấy chỉ là khổ công bắt gió mà thôi —According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Chˆuan-Teng-Lu), Volume XIX, Zen master Yun-Men always talked positively about his contentment 
and unworldly riches. Instead of saying that he 1s empty-handed, he talked of the natural sufficiency of 
things about him as we can see throught this poem: 
“Hundreds of spring flowers; 

the autumnal moon; 

A refreshing summer breeze; winfer snow: 

Free your mind of all idle thoughts, 

And for you how enJoyable every season 1s!” 
According to Zen master D.T. Suzuki in the Essays in Zen Buddhism, Book I, this poem 1s not to 
convey the idea that he 1s idly siting and doïing nothing particularly; or that he has nothing else to do 
but to enJoy the cherry-blossoms fragrant in the morning sun, or the lonely moon white and silvery. In 
the contrary, he may be 1n the midst of work, teaching pupIls, reading the sutras, sweeping and farming 
as all the master have done, and yet his own mind 1s filled with transcendental happiness and quietude. 
AlI hankerings of the heart have departed, there are no idle thoughts clogsing the flow of hfe-activIty, 
and thus he 1s empty and poverty-stricken. As he 1s poverty-stricken, he knows how to enJoy the “spring 
flowers” and the “autumnal moon." When worldly riches are amassed 1n his heart, there 1s no room left 
there for such celestial enJoyments. In fact, according to Zen master Yun-Men, the amassing of wealth 
has always resulted in producing characters that do not go very well with our 1deals of saintliness, thus 
he was always poor. The aim of Zen discipline 1s to attain to the state of “non-attainment.` All 
knowledge 1s an acquisiion and accumulation, whereas Zen proposes to deprive one of all one”s 
possessions. The spirit is to make one poor and humble, thoroughly cleansed of inner Iimpurities. On 
the contrary, learning makes one rich and arrogant. Because learning 1s earning, the more learned, the 
richer, and therefore “in much wisdom 1s much grief; and he that increased knowledge increased 
Sorrow.”" It1s after all, Zen emphasizes that this 1s only a “vanity and a striving after wind.” 


32) Vân Môn: Phường Bị Gạo Vô Dụng!—Good-For-Nothing Rice Bag! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, Thiển sư Vân Môn (864-949) thượng đường 
nói: "Bồ Tát Văn Thân vô cớ biến thành một cây gậy gỗ." Nói xong, Sư đưa gậy vạch đất, rồi tiếp: 
"Chư Phật nhiều như vi trần hợp lại ở đây nói đủ thứ chuyện vớ vẩn." Rồi Sư hạ đường. Ngày kia, như 
thường lệ, Sư thượng đường để nói pháp. Một vị Tăng bước ra, vái lạy và bạch: "Xin Hòa Thượng một 
lời đáp." Sư gọi lớn: "Chư Tăng." Chư Tăng xoay lại nhìn Sư. Sư hạ đường. Có lần Sư thượng đường, 
im lặng giây lâu. Một vị Tăng bước ra, bái lạy. Sư hỏi: "Sao chậm vậy?" Vị Tăng toan đáp liền bị Sư 
mắng: "Rõ là phường bị gạo vô dụng." Đôi khi bài pháp của Sư còn đây vẻ thất kính đối với đấng giáo 
chủ mà mình tin tưởng. Như có lần Sư nói: "Vua Tự Tại Thiên và lão già Thích Ca đứng trước sân bàn 
về Phật giáo. Sao mà rộn ràng vậy?" Lần khác Sư nói: "Những điều tôi nói lên từ trước đến giờ rốt 
cuộc là gì?" Hôm nay không đành lòng được, tôi lại phải nói với mấy ông một lần nữa. Trong thế giới 
cao rộng như thế này, có cái gì làm chướng ngại hay ràng buộc mấy ông? Nếu có cái gì, dầu nhỏ như 
mũi kim nằm trên đường hoặc chắn bước mấy ông, hãy gạt qua một bên cho tôi. Mấy ông bảo thế nào 
là Phật, thế nào là Tổ? Thế nào là núi sông đại địa, là mặt trăng mặt trời, ngôi sao? Thế nào là tứ đại, 
là ngũ uẩn? Tôi nói thế, chẳng qua chỉ là lời nói của một lão bà ở một cô thôn. nếu tình cờ tôi gặp một 
vị nào tinh thâm nghe tôi dạy mấy ông như vậy, chắc ông ta nắm lấy chân tôi ném xuống thang. Ông 
ta có gì trách cứ được không? Dầu sao, sao thế nào được? Mấy ông chớ vì lời tôi nói mà bị kéo, hoặc 


2739 


phiển trách vớ vẩn. Trừ phi mấy ông thấu đáo tất cả, bằng không, không bao giờ làm thế được. Hễ 
mấy ông cố tình chấp vào lão Tăng là sa đọa mất, và gãy chân liền. Dầu vậy, tôi có gì đáng trách 
không? Vậy thì có vị nào muốn biết một đôi điều của tông môn tôi không? Xin bước ra đây để tôi hỏi 
thử. Sau đó mới có thể hồi đầu, và dọc ngang khắp thế giới, đông tây tùy thích." Một vị Tăng bước ra, 
toan mở miệng hỏi thì Sư đưa gậy đánh vào miệng, rồi hạ đường. Một hôm khác, Sư vào Đạt Ma 
đường thì nghe tiếng chuông, Sư nói: "Thế giới rộng như thế kia sao nghe chuông lại mặc áo thất điều 
vào?" Lần khác Sư chỉ nói: "Đừng thêm sương trên tuyết. Hãy giữ mình. Trân trọng!" Rồi bỏ đi. Có 
lần Sư bảo: "Coi kìa, Phật điện chạy tuốt vào Tăng đường." Rồi sau đó, Sư nói thêm: "Người ta đánh 
trống ở Lạc Phố còn ở Triệu Châu người ta vũ." Một hôm, Sư ngồi yên trên ghế trước mặt Tăng 
chúng, gây lâu nói: "Mưa mãi thế này, không một ngày nắng ráo!" Lần khác, Sư nói: "Coi kìa, không 
còn gì là sinh khí hết." Nói xong, Sư làm như té, hỏi: "Hiểu không? Không hiểu thì hỏi cây gậy này nó 
dạy cho." Nhiều khi những lời pháp ngắn gọn và vô lý kiểu này của thiển sư làm cho người sơ cơ 
không hiểu gì hết. Nhưng theo Thiền, những nhận xét kiểu này phô diễn một chân lý một cách rõ ràng 
và thẳng thắn nhất. Một khi những phương thức hợp lý thông thường không thể dùng để viện dẫn được, 
thì vì nhu cầu mà vị thiển sư phải nói lên những cảm nghĩ diễn ra tận thâm tâm, nên ngài không thể 
diễn cách nào khác hơn là tối nghĩa và tượng trưng làm choáng váng người sơ cơ. Dầu vậy, chính các 
thiển sư vẫn luôn ưu ái và nhiệt tâm; và nếu mấy ông có lời trách móc xa xôi nào khi bị quở mắng thì 
ba chục gậy sẽ giáng xuống đầu mấy ông—According to The Records of the Transmission of the 
Lamp, Volume XIX, one day, Zen master Yun-men entered the hall and said, "Bodhisattva Vasudeva 
turned without any reason Into a sfaff.” So saying he drew a line on the ground with his own sfaff, and 
resumed, "AII the Buddhas as numberless as sands are here talking all kinds of nonsense." He then left 
the hall. One day when he entered the hall as usual to give a sermon, a monk walked out of the 
congregation and made bows to him, saying, "I beg you to answer." Yun-men called out aloud, "O 
monks!" The monks all turned towards the master, who then came down from the seat. One tine when 
sat silently 1n his seat for a while, a monk came out and made bows to him. Yun-men said, "Why so 
late?" The monk was ready to make a response, whereupon the master remarked, "O you, øgood-for- 
nothing rice bag!”" Sometimes his sermon would be quite disparaging to the founder of his own faith; 
for he said, "Isvara, great lord of heaven, and the old Sakyamumi are in the middle of the courtyard, 
điscoursing on Buddhism; are they not noisy?” Another time he said, "All the talk so far I have had, 
what 1s 1t all bout, anyway?" Today, again not being able to help myseTf, I am here to talk to you once 
more. In this wide universe 1s there anything that comes up against you, or put you in bondage? If there 
1s ever a thing as small as the point of a pin lying 1n your way or obstrucfting your passage, øet 1t out for 
mel What is it that you call a Buddha or Patriarch? What are they that are known as mounfa1ns, rIVers, 
the earth, sun, moon, or stars? What are they that you call the four elements and the five aggregates? Ï 
speak thus, but 1t 1s no more than the talk of an old woman from a remofte village. If I suddenly happen 
to meet a monk thoroughly trained in this matter, he will, on learning what I have been talking to you, 
carry me off the feet and throw me down the steps. And for this would he be blamed? Whatever this 
may be, for what reason 1s 1t so? Don't be carried away by my talk and try to make nosensical remarks. 
Unless you are the fellow who has really gone through with the whole thing, you wIll never do. When 
you are caught unawares by such an old man as myself, you wiÏll at once lose your way and break your 
legs. And for that, am I to be at all blamed? This being so, 1s there any one among you who wants to 
know a thing or two about the doctrine of our school? Come out and let me answer you. After this you 
may get a turning and be free to go out in the world, east or west." A monk came out and was at the 
point of asking a question when the master hit his mouth with the staff, and descended from the seat. 
One day when Yun-men was coming up to the Lecture Hall he heard the bell, whereupon he said, "In 
such a wide wide world, why do we put our monkish robes on when the bell goes like this?" Another 
day he simply said, "Dont try to add frost over snow; take good care of yourselves, good bye!" 'Then 
he went out. There was still another time he said, "Look, and behold, the Buddha Hall has run into the 


2740 


monks' quarters." Later his own remark was, ”They are beating the drum at Lo-fu, and a dance 1s øoing 
on at Chao-chou." One day Yun-men seated himself before the congregation, there was a pause for a 
while, and he remarked, "Raining so long, and not a day has the sun shone." One other day he said, 
"Look, and behold! No life 1s left!" So saying, he acted as 1f he were falling. The he asked, "Do you 
understand? Tf not, ask this staff to enlighten you." A lot of times, these short sermons of this nature, 
short, unintelligible, and amost nonsensical are hard for beginning practitioners to understand. Bur, 
according to Zen, all these remarks are the plainest and most straightforward exposition of the truth. 
When the formail logical modes of thinking are not resorted to, and yet the master 1s asked to eXpress 
himself what he understands in his Inmost heart, there are no other ways but to speak 1n a manner so 
enigmatic and so symbolic as to stagger the uninitiated. However, the masters themselves are right In 
earnest, and 1f you attach even the remotest notion of reproach to their remarks, thirty blows will be 
1nsfantly on your head. 


33) Vân Môn: Quan!—Kwan! 

Nhân ngày hạ mạt, Thúy Nham nói với Tăng chúng: “Từ đầu mùa an cư đến nay, tôi vì chư huynh đệ 
nói khá nhiều. Coi thử lông mi của tôi còn không?” Thiển sư Bảo Phước, bạn đồng môn của Thúy 
Nham, có mặt lúc ấy, nói: "Làm giặc hỏng nhân tâm." Trong khi thiển sư Trường Khánh thì nói: "Mọc 
nhiều." Còn Vân Môn (864-949) thì quát lớn: "Quan!" Quan theo nghĩa đen là cửa ải vùng biên giới 
giữa hai nước để kiểm soát khách lữ hành và hành lý của họ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chữ 
"Quan" của Vân Môn chỉ là một thán từ, nó không cho phép bất cứ sự phân tách hay giải thích bằng 
tri thức nào cả. Hành giả tu Thiền chân chánh phải nên nhớ rằng không thể nào bình giảng gì khác hơn 
được tiếng quát ấy của Vân Môn. Nếu chúng ta cố gắng gán cho chữ "Quan" ấy một khái niệm tri thức 
ắt lạc mất cả trời Thiển—At the end of one summer retreat, Ts°ui-Yen made the following remark: 
“Since the beginning of this summer retreat, I have talked much; see 1f my eyebrows are still there.” 
At that time, Pao-fu was there, said, "One who turns Into a highwayman has a treacherous heart." 
Chang-chng, another Zen master, remarked, "How thickly they are growing!" While Yun-men, one of 
the great Zen masters towards the end of the T"ang dynasty, exclaimed, "Kwan!" Kwan literally means 
the gate on a frontier pass where travellers and their baggage are Inspected. In this case, however, the 
term does not mean anything of the sort; 1t 1s smply "Kwan!", an exclamatory utterance which does not 
allow any analytical or Iintellectual interprefation. Sincere Zen practitioners should always remember 
when we try anything approaching a conceptual Iinterpretation on the subJect we shall be 'ten thousand 
miles away from the whole sky of Zen'. 


34) Vân Môn Quang Minh— Yun Men s Everybody Has a Light 

Theo thí dụ thứ 86 của Bích Nham Lục, Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949) dạy: "Mỗi người trọn 
có ánh sáng hiện tại, khi xem thì chẳng thấy tối mù. Thế nào là ánh sáng của quí vị?" Nói xong Vân 
Môn lại tự đáp: "Kho trù ba cửa." Lại đáp: "Việc tốt chẳng bằng không." Theo Viên Ngộ trong Bích 
Nham Lục, Vân Môn ở trong thất để lời tiếp người: "Cả thảy các ông dưới gót chân mỗi người có một 
đoạn ánh sáng soi thấu cổ kim, vượt hẳn thấy biết. Tuy nhiên ánh sáng vừa đến hỏi ra lại chẳng hội, 
há chẳng phải tối mù mù." Lời nói này đến hai mươi năm trọn không có người hiểu được ý Sư. Sau 
Hương Lâm cầu xin thay đáp. Vân Môn đáp: "Kho trù ba cửa." Lại đáp: "Việc tốt chẳng bằng không." 
Bình thường lời đáp thay chỉ là một câu, tại sao trong đây lại hai câu? Câu trước vì ông mở một con 
đường cho ông thấy. Nếu là kẻ kia, vừa nghe nói đến liền đứng dậy ra đi. Sư sợ người kẹt ở đây, lại 
nói: "Việc tốt chẳng bằng không." Như trước vì ông quét sạch. Người ngày nay vừa nghe nói ánh sáng 
liền trợn trừng đôi mắt nói: "Trong kia là kho trù, trong kia là ba cửa." Vẫn không dính dáng. Vì thế 
nói: "Hiểu lấy ý đầu lưỡi câu, chớ nhận quả cân bàn." Việc này không ở trên mắt, cũng chẳng ở trên 
cảnh, cần phải bặt tri kiến, quên được mất, sạch hết mọi thứ bày lồ lộ. Mỗi mỗi trên phần của người, 
hiện tại nghiên cứu lấy mới được. Vân Môn nói: "Trong ngày qua lại, trong ngày biện người, bỗng 


2741 


nhiên giữa đêm không mặt trời, mặt trăng, đèn, chỗ từng đến thì vẫn đến được, chỗ chưa từng đến lấy 
lại một vật, lại lấy được chăng?" Trong Tham Đồng Khế nói: "Chính trong sáng có tối, chớ lấy tối xem 
nhau, chính trong tối có sáng, chớ lấy sáng gặp nhau." Nếu ngồi dứt sáng tối, hãy nói là cái gì? Do đó 
nói: "Tâm hoa phát minh soi sáng cõi nước ở mười phương." Bàn Sơn nói: "Sách chẳng soi cảnh, cảnh 
cũng chẳng còn, sáng cảnh đều quên, lại là vật gì?" Lại nói: "Chính nơi thấy nghe chẳng thấy nghe, 
không còn thinh sắc đáng trình anh, trong đây nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân". 
Chỉ hiểu câu sau rồi, đến câu trước dạo chơi, cứu cánh chẳng ở trong ấy làm kế sống. Cổ nhân nói: 
"Lấy gốc không trụ lập tất cả pháp." Chẳng được đến trong này đùa quang ảnh đùa tinh hồn, lại chẳng 
được hiểu là vô sự. Cổ nhân nói: "Thà khởi chấp CÓ bằng núi Tu Di, chẳng nên chấp KHÔNG bằng 
hạt cải." Hàng nhị thừa phần nhiều hay rơi vào cái chấp này——According to example 86 of the Pi-Yen- 
Lu, Yun Men imparted some words saying, "Everyone has a light; when you look at it, you dorït see 1t 
and 1s dark and dim. What 1s everybody's light?" He himself answered on their behalf, "The kitchen 
pantry and the main gate." He also said, "A good thing 1snt as good as nothing." According to Yuan- 
Wu ïn the Pi-Yen-Lu, in his room Yun Men Iimparted some words to teach people: "All of you, right 
where you sfand, each and every one of you has a beam of light shinng continuously, now as of old, 
far removed from seeing or knowing. Though 1ts a light, when youre asked about it you dont 
understand; isnt it dark and dim?” Eor twenty years he handed down this lesson, but there was never 
anyone who understood his meaning. Later Hsiang Lin asked Yun Men to speak on their behalf. Yun 
Men said, "The kitchen pantry and the main gate." He also said, "A good thing 1snt as good as 
nothing." Usually what he said in place of others was Just a single sentence; why then are there two 
here? The first sentence barely opens a road for you to let you see. IÝ youTe for real, as soon as you 
hear 1t mentioned, you get right up and go. Yun Men feared people would get stuck here, so he also 
said, "A good thing isnt as good as nothing." As before, he's swept 1t away for you. Äs soon as they 
hear you mention "light,” people these days immediately put a glare 1n their eyes and say, "Where 1s 
the kitchen pantry? Where 1s the main gate?” But this has nothing to do with 1t. Thus 1t 1s said, 
"Perceive the meaning on the hook; dont abide by the zero point of the scale." This matter 1s not 1n the 
eye or ¡in the environment. To begin to understand you must cut off knowing and seeing, forget gain 
and loss, and become purified, naked, and perfectly at ease; each and every one must 1nvestigate on 
his own. Yun Men said, "You come and go by daylight; you distinguish people by daylight. Suddenly 
1s midnight, and there's no sun, moon, or lamplight. If 1s some place you've been to, then of course 
1fs possible; in a place you have never been, can you even manage to get hold of something?" Shih 
Tous Merging of Difference and Sameness says, "Right within light there's darkness, but don see 1t 
as darkness: riph( within darkness theres light, but dont meet 1t as light." If you cut off lipght and 
darkness, tell me, what 1s 1t? Thus 1t 1s said, “The mind flower emits light, shinng on all the lands in the 
ten đirections." Pan Shan said, "Lipht isnt shinng on objects, nor do the objects exist. Light and 
obJects both forgotten, then what 1s this?” Also 1t was said, ”Phis very seeing and hearing 1s not seeing 
and hearing, but theres no other sound and form that can be offered to you. Here, If you can 
understand that there's nothing at all, you are free fo separate, or not, essence and action." Just 
understand Yun Men's final statement thoroughly, then you can go back to the former one to roam at 
play. But ultimately, you do not make a living there. The ancient Vimalakirti said, "All things are 
established on a non-abiding basis." You mustnt go here to play with lights and shadows and give play 
to your sptrit. Nor wIll it do to make up an understanding 1n terms of nothingness. An Ancient said, 
"Better you should give rise to a view of existence as big as Mount Sumeru, than that you produce a 
view of nothingness as small as a mustard seed." People of the lesser two vehicles often fall 
onesidedly into this view. 


2742 


35) Vân Môn: Sa Môn Hạnh— Sramana 's Manner 0ƒ Acfiion 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVI, một hôm Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (§64-949) hỏi 
Thiển sư Tào Sơn Bổn Tịch: "Theo con, Sa môn là một nhà tu Phật giáo, từ bỏ gia đình, từ bỏ dục 
vọng, cố công tu hành và thanh bần tịnh chí. Theo Hòa Thượng, thế nào là Sa Môn hạnh?" Tào Sơn 
đáp: "Ăn cơm gạo của thường trụ." Vân Môn hỏi: "Khi đi như vậy thì thế nào?" Tào Sơn đáp: "Ông 
giữ lại được không?" Vân Môn nói giữ được. Tào Sơn hỏi: "Ông giữ thế nào?" Vân Môn thưa: "Chỉ ăn 
cơm và mặc áo, thì chỗ nào là khó?" Tào Sơn nói: "Sao ông không nói mang lông đội sừng?" Vân 
Môn lễ bái rồi lui ra. Hôm khác, Vân Môn hỏi: "Người không thay đổi đến, Sư có tiếp không?" Tào 
Sơn nói: "Tào Sơn ta không rảnh cho loại đó." Có một vị Tăng hỏi: "Người xưa có nói: Người người 
đều có huynh đệ tại trần.' Thầy có thể trình bày cho con biết rõ hay không?" Tào Sơn nói: "Đưa bàn 
tay ông cho lão Tăng xem." Đoạn Tào Sơn chỉ vào những ngón tay và đếm: "Một, hai, ba, bốn, năm. 
Đủ cả mà."—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume 
XXVII, one day, Yun Men asked Zen master Ts'ao-shan Pen-chi, "To me, a Sramana 1s a Buddhist monk 
who have left home, quitted the passions and have the toilful achievemert, diligent quieting of the 
mind and the passions, purifying of mind and living in poverty. What about you, Master?” Tslao-shan 
replied, “To eat rice meal from offerings." Yun men asked, "What happens 1f going like that?” Tslao- 
shan replied, "Can you keep that?" Yun men said, "Yes, [ can." Ts'ao-shan asked, "How can you keep 
1?" Yun Men said, "Just eat meal and wear robes, where 1s the dđifficulty?" 'Ts'ao-shan said, "Why dont 
you say 'wearing hair and horn?” Yun Men bowed Tsao-shan and retreated. Another day, Yunmen 
asked, "The unchanging person has come, Will the master receive him or no(?” Ts'ao-shan said, "Ôn 
Mt. Ts'ao there's no spare time for that." A monk asked, "An ancient said, 'Everyone has brothers 1n the 
dust.' Can you demonstrate this to me?” 'Ts'ao-shan said, "Give me your hand.” Ts'ao-shan then pointed 
at the monk's fingers and counted, "One, two, three, four, five. Thafs enough." 


36) Vân Môn Tam Bệnh— Three Popular Kinds oƒ Zen lllness 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, Thiền Sư Vân Môn Văn Yển (864-949) 
thượng đường thị chúng, nói: "Có ba loại Thiển bệnh thông thường: Loại bệnh thứ nhất là không thể 
đạt được cảnh giới giác ngộ vì hãy còn vướng mắc vào vọng tưởng và đối đãi phân biệt. Loại bệnh thứ 
nhì là đạt được cảnh giới giác ngộ, nhưng do chấp trước vào cảnh giới này nên không được tự do tự tại. 
Loại bệnh thứ ba là tự cho mình đã đạt được cảnh giới giác ngộ thật sự, không cần nương tựa vào đâu 
nữa—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Ln), Volume XIX, one 
day, Zen master Yun-men Wên-yen entered the hall and addressed his assembly, saying: ”“There are 
three popular kinds of Zen illnesses: The first type of illness, cannot achieve enlightenment due to 
attachmentfs to deluded thoughts and discriminations. Second, achieve enlightenment but cannot have 
1nner freedom because of being attached to the enlightened realm. Third, there 1s no need to rely on 
anything because one believes that one has achieved enlightenment. 


37) Vân Môn: Tam Châm Ngôn— Three Qualjfications oƒ a Zen Word 

Vân Môn thuộc vào số các đại thiển sư đã xử dụng một cách có hệ thống những lời dạy của tiền bối 
làm phương pháp đào tạo đệ tử từ tập quán nầy mà có phương pháp “công án”. Những câu trả lời và 
châm ngôn của Vân Môn rất được coi trọng trong truyền thống nhà Thiển. Không một thầy nào được 
dẫn ra nhiều như ông trong các sưu tập công án. Những lời của ông bao giờ cũng có đủ ba điều kiện 
của một châm ngôn Thiền có hiệu quả. Thứ nhất là những câu trả lời của ông đáp ứng đúng những câu 
hỏi đặt ra như “cái nắp vừa khít cái hộp.” Thứ nhì là những câu trả lời của ông có sức mạnh như một 
lưỡi kiếm sắc bén chọc thủng sự mù quáng, những ý nghĩ và tình cảm nhị nguyên của học trò. Thứ ba 
là những câu trả lời của ông thích hợp với trình độ hiểu và với trạng thái ý thức chốc lát của người 
nghe một cách tự nhiên, giống như “hết đợt sóng nầy đến đợt sóng khác.” Tuy Vân Môn là người biết 
xử dụng những lời dạy sinh động của các thầy xưa, nhưng ông tỏ ra rất ngờ vực những từ ngữ được viết 


2743 


ra, những từ nầy dễ đọc nhưng không phải lúc nào người ta cũng hiểu được ý nghĩa sâu sắc của chúng. 
Vì thế ông cấm không cho đệ tử viết lại những lời của mình. Chính nhờ một môn đồ đã bất chấp sự 
cấm đoán, ghi lại những lời ông dạy trên một chiếc áo dài bằng giấy khi dự các buổi giảng, mà nhiều 
châm ngôn và lời giải thích bất hủ của đại sư mới còn lại đến ngày nay——Yun-Men was among the 
first of the great Ch°an masfers to use the words of preceding masfters as a systematic means of training 
monks. This type of training eventually developed into “koan” practice. Master Yun-Mens sayings 
and answers are highly prized in Ch'an tradition. No other master”s words are so frequently cited in the 
great koan colections as hs. It 1s said that his words always fulfill three Important qualifications of a 
“Zen word.” First, his answers correspond to the question posed “the way a lid fits a Jar.” Second, his 
answers have the power to cut through the delusion of his students'` dualisic way of thinking and 
feeling like a sharp sword. Third, his answers follow the capacity foe understanding and momenftary 
sfate of mind of the questioner “as one wave follows the previous one.” Yun-Men, who made such 
skillful use himself of the words of the ancient masters, was at the same time very mistrustful of the 
wriften word, which could all too easily be understood literally but not really grasped. Thus he forbade 
his studenfs to write his sayings down. Owing to one of his followers, who attended his discourses 
wearing a paper robe on which he took notes 1n spite of the ban, that many of the Iimperishable say1ngs 
and explanations of the great Chˆan master have been preserved. 


38) Vân Môn Tam Cú — Three Necessary Instrucfions 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949) day: "Có ba 
câu yếu chỉ cho hành giả tu Thiền: Thứ nhất là hàm cái càn khôn, nghĩa là vạn hữu tự chúng đều là 
diệu thể chân như. Thứ nhì là tiệt đoạn chúng lưu, nghĩa là chặt đứt con đường ngôn ngữ. Thứ ba là tùy 
ba trục lãng, nghĩa là tùy duyên mà cứu độ đệ tử và chúng sanh—According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XIX, Zen master Yun-men Wên-yen tauglht: 
“There are three necessary 1nstructions for Zen practitioners: First, everything 1s a wonderful reality 
1(self. Second, cut off completely the path of words and speeches. Third, save students and sentient 
beings in accordance with their levels. 


39) Vân Môn Tam Nhật (Vân Môn: Ba Ngày)— Three Days 

Công án nói về cơ duyên tiếp hóa người học của Thiền sư Vân Môn Văn Yến. Theo Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục, quyển XIX, một hôm Thiển Sư Vân Môn Văn Yến (864-949) thượng đường dạy chúng: "Ba 
ngày không thấy nhau, không được thấy nhau như khi xưa, phải làm sao?" Nói xong Sư tự đáp: 
"“Thiên."—The koan about the potentiality and conditions of receiving and I1nstructing disciples of Zen 
master Wen Men. According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), 
Volume XIX, one day, Zen master Yun Men entered the hall and addressed the assembly, saying, "Not 
seeing for three days, not seeing as we used to do, what can we do?” After speaking, the Master gave 
an answer: "Heaven.” 


40) Vân Môn Thanh Sắc— Attaining Enlightenment When Hearing the Sound 

Công án nói về cơ duyên tiếp hóa người học của Thiền sư Vân Môn Văn Yến. Theo Cảnh Đức Truyền 
Đăng Lục, quyển XIX, một hôm Thiển Sư Vân Môn Văn Yến (864-949) thượng đường dạy chúng: 
"Nghe tiếng ngộ đạo, thấy sắc rõ tâm. Bồ Tát Quán Thế Âm đem tiền mua bánh đúc, buông tay ra lại 
là bánh bao."——The koan about the potentiality and conditions of receiving and instructing disciples of 
Zen master Wen Men. According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), 
Volume XIX, one day, Zen master Yun Men entered the hall and addressed the assembly, saying, 
"Attainng enlightenment when hearing the sound; knowing the mind when seeing form obJects. Just 
the same way as Bodhisattva Avalokitesvara takes the money to buy a rice cake, but when opening the 
hand 1ts a mien-pao." 


2744 


41) Vân Môn: Thất Thông— Loses His Powers 

Theo Bích Nham Lục, Tắc 6, trong hai mươi năm, Thiển sư Linh Thọ Như Mẫn không bổ nhiệm chức 
Thủ Tọa. Sư thường nói: ““Thủ Tọa của lão Tăng sanh,' hay nói "Thủ Tọa của lão Tăng chăn trâu.” Có 
khi Sư lại nói: “Thủ Tọa của lão tăng đi hành cước.” Bỗng một hôm, Sư cho đánh chuông kêu chúng ra 
trước tam quan đón Thủ Tọa. Chúng hội mơ hồ về chuyện này, nhưng Vân Môn thật sự đến trước 
cổng. Linh Thọ liền mời Vân Môn vào liêu Thủ Tọa nghỉ ngơi. Người đương thời gọi Linh Thọ bằng 
Thiển sư Tri Thánh, vì Sư biết trước việc quá khứ vị lai. Một hôm, khi làm Thủ Tọa ở chỗ Linh Thọ, 
Thiển sư Vân Môn khai đường thuyết Pháp, có quan Cúc Thường Thị đặt câu hỏi: “Trái Linh Thọ chín 
chưa?” Vân Môn đáp: “Có khi nào ông nghe nói là nó chưa chín đâu?” Về sau này, vua Lưu ở Quảng 
Đông, phong cho Linh Thọ làm Thiền sư Tri Thánh và cho rằng Linh Thọ đời đời chẳng mất thân 
thông; trong khi Vân Môn có ba đời làm vua nên mất thần thông——According to the Blue Cliff Record, 
Case 6, for twenty years, Zen master Ling-shu Ju-min địd not appoint a head monk. He used to say, 
“My head monk 1s born,' and Tny head monk 1s tending ox.”” And he would say, “My head monk 1s 
traveling on foot.” Suddenly one day he ordered the bell to be struck for everyone to assemble to 
receive the head monk at the gate. The congregation 1s dubious about this, but Yun-Men actually 
arrived. Ling-shu Immediately 1nvited him into the head monk's quarters to unpack his bundle. People 


„9 


called Ling-shu the Knowing Sage Zen Master, since he knew of all past and future events in advance. 
One day, Zen master Yun-men, the head monk at Ling-shu, was expounding the Dharma, the royal 
attendant Ju posed a question, “1s the fruit of Ling-shu ripe yet, or not?” Yun-Men replied, “When have 
you ever heard 1t said that it was unripe?” Later King Liu od Kuang-Tung bestowed (confered) Ling- 
shu the Knowing Sage Zen Master and he believed that though reborn many times, Ling-shu never lost 
his supernatural powers; while Yun-men was reborn three times as a king and thereby lost his powers. 


42) Vân Môn: Thể Lộ Kim Phong— The Body Exposed in the Golden Wind 

Thí dụ thứ 27 của Bích Nham Lục. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm có một vị 
Tăng hỏi Thiển Sư Vân Môn Văn Yến (864-949): "Khi lá rụng cành khô thì thế nào?" Vân Môn đáp: 
"Thân bày gió Thu." Thân bày gió thu, dụ cho sự tự tại của hành giả sau khi kiến tánh (tâm không bị 
ràng buộc bởi phiển não). Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, nếu nhằm trong ấy tiến được mới 
thấy chỗ vì người của Vân Môn. Kia nếu chẳng được thế, vẫn như xưa là kẻ chỉ nai cho là ngựa, mắt 
mờ tai điếc, người nào đến cảnh giới nầy. Hãy nói Vân Môn đáp thoại cho người, hay vì người thù 
xướng? Nếu nói Vân Môn đáp thoại cho người là nhận lâm trái cân bàn (với tiêu chuẩn cố định). Nếu 
nói Vân Môn vì người thù xướng thì nào có dính dáng gì. Đã chẳng thế ấy, cứu cánh thế nào? Nếu ông 
thấy được thấu thì lỗ mũi Thiền Tăng chẳng phải bị một cái véo. Nếu kia chẳng được thế, như xưa đi 
thẳng vào hang quỉ. Phàm là người dựng lập tông thừa, phải là toàn thân gánh vác, chẳng tiếc lông 
mày, nhằm miệng cọp nằm ngang, mặc cho nó lôi ngang kéo dọc. Nếu chẳng như thế thì đâu thể vì 
người được. Ông Tăng nây đặt câu hỏi thật là hiểm hóc, nếu lấy việc tầm thường nhìn ông chỉ giống 
một vị Tăng nhàn rỗi. Nếu căn cứ vào dưới cửa Thiển Tăng, trong chỗ mạng mạch mà xem, quả thật 
có chỗ huyển diệu. Thử nói lá rụng cành khô là cảnh giới của người nào? Trong 'Thập Bát Vấn' của 
Phần Dương Thiện Châu, lối hỏi nầy là 'Biện chủ', cũng gọi là "Tá sự vấn. Vân Môn chẳng dời đổi 
một mảy tơ, chỉ nhằm ông nói "Thân bày gió thu." Đáp rất hay, cũng chẳng cô phụ câu hỏi của người. 
Bởi vì chỗ hỏi kia có mắt sáng, chỗ đáp cũng đúng đắn. Người xưa nói: "Muốn được thân thiết chớ 
đem hỏi đến hỏi." Nếu là tri âm, nói ra liền biết chỗ rơi. Chỉ trong câu của Vân Môn, phần nhiều thích 
gợi tình giải của người. Nếu dùng tình giải hiểu, chưa khỏi tan hết con cháu của ta. Vân Môn thích cỡi 
ngựa của kẻ trộm để đuổi trộm. Đâu chẳng thấy vị Tăng hỏi: "Thế nào là chỗ phi tư tưởng?" Vân Môn 
đáp: "Thức tình khó lường." Vị Tăng nầy hỏi: "Khi lá rụng cành khô thì thế nào?" Vân Môn đáp: 
"Thân bày gió thu." Trong câu quả thật chặt đứt yếu tân, chẳng thông phàm thánh, phải hiểu Vân Môn 
cử một rõ ba, cử ba rõ một. Nếu ông hai câu đó mà tìm thì cũng như ông nhổ mũi tên sau ót vậy. 


2745 


Trong một câu của Vân Môn phải đủ ba câu: phú cái cần không; tùy ba trục lãng; cát tiệt chúng lưu, 
thì tự nhiên thích hợp. Hành giả tu thiền hãy thử nói trong ba câu nây, Vân Môn dùng câu nào tiếp 
người?—Example 27 of the Pi-Yen-Lu. According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XIX, one day, a monk asked Yun Men, "How 1s it when the tree withers 
and the leaves fall?" Yun Men said, "Body exposed in the golden wind." The term indicates the 
†reedom that practitioners achieve after seeing their own nature (the mind being free from delusion). 
According to Yuan-Wu ¡in the Pi-Yen-Lu, 1ƒ you can comprehend here, then you begin to see where 
Yun Men helped people. Otherwise, 1f you still cant, as before youTI be pointing to a deer and calling 
1t a horse: your eyes are blind, your ears are deaf. Who arrives at this realm? Tell me, do you think 
Yun Men answered the monk's question, or do you think he was harmonizing with him? Tf you say he 
answered his question, you are wrongly sticking to the zero point of a scale. If you say he harmonized 
with the monk, this has nothing to do with 1t. Since 1fs not this way, ultimately, how 1s 1t? TỶ you can see 
all the way throuph, patchrobed monks' nostrils are not worth a pinch. Otherwise, 1Ÿ you still can, as 
before youTI plunge 1nto the ghost cave. In general, to uphold and establish the vehicle of our sect, you 
must take up the burden with your entire being and not fear for your eyebrows, you must stretch out 1n 
the tiger's mouth and allow others to pull back and forth and drag you down. If youTe not like this, how 
will you be able to help people? This monk posed a question that was indeed dangerous and lofty. If 
you look at him 1n ordinary terms, he Just seems to be a monk 1nvolved in 1dle concerns. If you go by 
the traditions of patchrobed monks, when you go 1nto his lie line and look, then he undeniably has 
something marvellous about him. But say, when the tree withers and the leaves fall off, whose realm 1s 
this? In Fen Yang's scheme of eighteen kinds of questions, this 1s called "a question to test the host." It 
1s also called "a question that uses things." Yun Men did not stir a hairbreadth, but Just said to him, 
"Body exposed ¡in the golden wind." He answered most wondrously, and without presuming to turn his 
back on the monk's quesftion either. Since his question had eyes, Yun Men's answer too was sfraight to 
the point. An ancient said, "If you want to attain Intimacy, dont ask with a question.” IÝ you really 
know someone, you know what he's gefting at as soon as he mentions. If you go to the vein of Yun 
Mens words to look, you ve Iimmediately gone wrong. Its Just that in his phrases Yun Men was often 
want to provoke people's emotional Interpretations. If I made up emotional interpretatons to 
understand him, I wouldn't avoid being bereft of my successors. Yun Men like to ride the thiefs horse 
to pursue the thief in this way. Havent you heard: a monk asked him, "What 1s that which 1s not within 
reach of thought?" Yun Men said, "Impossible for cognition to fathom.”" This monk asked, "How 1s 1t 
when the tree withers and the leaves fall?" Yun Men said, "Body exposed in the golden wind." In his 
words he unstoppably seizes and cuts off the essential bridge and doesnt let ordinary or saintly 
through. You must understand how Yun Men raises one and illuminates three, raises three and 
1lluminates one. If you go to his three phrases to seek, then youTre pulling an arrow out of the back of 
your head. In a single phrase of Yun Mens, three phrases are inevitably present: the phrase that 
confains heaven and earth, the phrase that follows the waves and pursues the currents, and the phrase 
that cuts off the myriad streams. What he says 1s naturally exactly appropriate. But tell me, Zen 
practitioners, of the three phrases, which one does Yun Men use to receive people? 


43) Vân Môn Thỉ Quyết— Yun-men's Dried Shitstick 

Que cứt của Vân Môn, thí dụ thứ 21 của Vô Môn Quan. Một ông Tăng hỏi Thiền Sư Vân Môn Văn 
Yển (864-949): "Phật là gì?" Vân Môn đáp: "Que cứt khô." Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn 
Quan, Vân Môn có thể nói là nghèo đến không dọn nỗi bữa cơm chay, bận việc đến không có thì giờ 
thảo thư. Tiện tay vơ lấy que cứt, chống cửa đỡ nhà. Xem đó thì thấy ngay lẽ thạnh suy của Phật pháp. 
Đây là loại công án "mặc nhiên phủ nhận", nghĩa là, loại công án giải minh chân lý Thiển bằng lối 
phát biểu hư hóa hoặc phế bỏ. Với loại công án này, chúng ta thường cáo buộc các Thiền sư là phủ 
nhận. Nhưng kỳ thật họ chẳng phủ nhận gì cả, những gì họ đã làm chỉ nhằm để vạch rõ ra các ảo 


2746 


tưởng của chúng ta cho vô hữu là hữu, hữu là vô hữu, vân vân—Yun-men's Dried Shitstick, example 
21 ofthe Wu-Men-Kuan. A monk asked Yun-men, "What is Buddha?" Yun-men said, "Dired shitstick." 
According to Wu Men Hui-Kai in the Wu-Men-Kuan, 1t must be said of Wen-men he was too poor to 
prepare even a plainest food and too busy to make a careful draft. Probably people wi1ll bring forth this 
dried shitstick to shore up the gate and prop up the door. The Buddha Dharma 1s thus sure to decay. 
Thịs 1s an "1mplicit-negative” koan, a kind of koan that illustrates Zen-Truth through “nullfying” or 
abrogating expression. With this type of koan, we usually accuse the Zen masters of being negatory. 
But in fact, they đid not negate anything. What they have done 1s to point out our delusions 1n thinking 
of the non-existent as existent, and the existent as non-existent, and so on. 


44) Vân Môn: Thiền Ngĩ— Yun-men 's Zen Languages 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, ngày kia, Thiền Sư Vân Môn Văn Yển (864-949) 
thượng đường nói: "Trong tông môn tôi không có ngôn ngữ, vậy, đại ý của pháp Thiền là gì?" Tự nêu 
lên một câu hỏi, Sư dang đôi tay, không nói một lời, rồi quày quả hạ đường. Đó chính là một loại ngôn 
ngữ đặc biệt của các thiển sư, họ giải thích giáo lý giác ngộ bằng cách ấy; bằng cách ấy họ trình bày 
'cảnh giới thánh trí tự giác' của kinh Lăng Già. Và đó là con đường duy nhất mở ra cho hành giả để 
chứng minh, nếu chứng minh được, sự tự giác của chư Phật, không phải bằng phương tiện lấy ngôn ngữ 
biện luận, cũng không phải bằng những phương tiện siêu nhiên, mà chính là trực tiếp bằng vào cuộc 
sống thường ngày. Vì cuộc sống tự nó rất cụ thể, không liên quan gì đến khái niệm được diễn tả bằng 
ngôn ngữ hay hình tướng. Muốn hiểu cuộc sống ấy hành giả chúng ta tự mình phải thể nhập trong nó. 
Nếu chúng ta cắt nó ra từng phần, hay cắt vụn nó ra để quan sát đó là chúng ta giết chết nó. Khi 
chúng ta tưởng rằng chúng ta nắm được tinh hoa của đời sống thì đời sống không còn là đời sống nữa, 
nó đã chết mất rồi, chỉ còn lại các xác khô trơ trọi. Tóm lại, Thiền, trước hết và trên hết, là thân chứng 
cá nhân; nếu trong đời này có cái gì được gọi là triệt để duy nghiệm, cái ấy là Thiển. Không từ vốn 
liếng đọc tụng, học hỏi thông qua ngôn ngữ, hay trầm tư mặc tưởng nào có thể làm ra một thiển sư. 
Trong thiển, cuộc sống cần được nắm bắt trong dòng luân lưu của nó; chận đứng nó lại để quan sát và 
phân tách là giết chết nó để chỉ ôm lấy một cái thây ma lạnh ngắt mà thôi. Vì thế mọi sinh hoạt hằng 
ngày của hành giả đều phải trôi chảy bình thường như dòng đời của họ thì họ mới có thể có được tuyệt 
độ hiệu năng trong Thiển. Hơn thế nữa, đối với kiến thức siêu việt trong nhà Thiền, ngôn ngữ chỉ làm 
trở ngại cho tư tưởng: tất cả tạng Kinh Phật chỉ là những lời phê bình chú giải về vấn để suy cứu cá 
nhân. Hành giả tu Thiền nên luôn nhắm vào việc trực tiếp giao cảm với tính chất bên trong của sự vật, 
coi những đỗ phụ thuộc bên ngoài của sự vật là những mối trở ngại cho việc nhận thức sáng suốt chân 
lý —According to The Records of the Transmission of the Lamp, Volume XIX, one day, Yun-men 
entered the hall and said, "In this school of Zen no words are needed; what, then, is the ultimate 
essence of Zen teaching?" Thus himself proposing the question, he extended both his arms, and 
without further remarks came down from the pulpit. This 1s a special Zen masters' language; this 1s the 
way Zen masters Interpret the doctrine of enlightenment; and this 1s the way they expound the 
Personal apprehension of Buddha-truth (Pratyatmajnanagocara) of the Lankavatara Sutra. And this 1s 
the only way which 1s opened up for Zen practitioners, 1ƒ the inner experience of the Buddha were to 
be demonstrated, not intellectually or analytically, nor in the supernatural manners, but đirectÏy 1n our 
practical life. For life, as far as 1t 1s lived In concrete, 1s above concepts as well as images. To 
understand 1t we have to dive 1nfo 1t and to come 1n touch with 1t personally. IÝ we pick 1t up or cut 1t 
out a piece Of 1t for Inspection, we murder 1t. When we think we have got into the essence 0Ÿ 1t, 1t 1s no 
more, for 1t has ceased to live but lies mmoble and all dried up. In short, Zen 1s emphatically a matter 
of personal experience; 1f anything can be called radically emperical, 1t 1s Zen. No amount of reading, 
no amount of teaching through languages, and no amount of contemplation will ever make one a Zen 
master, In Zen, life itself must be grasped in the midst of 1ts flow; to stop 1t for examination and 
analysis 1s to kill it, only leaving 1(s extremely cold corpse to be embraced. Therefore, 1n order to 


2747 


maintain the most efficient prominence, everyday actfivities of Zen practiioners must flow along with 
the flow of their own lives. Furthermơre, to the transcendenrtal insight of the Zen, words were but an 
incumbrance to thought, the whole sway of Buddhist scriptures only commentaries on personal 
speculation. Zen practitioners should always aim at đirect communmion with the inner nature of things, 
regarding their outward accessorIes only as impedimehnts to a clear perception of Truth. 


45) Vân Môn: Thỉnh Chuông— Striking the Bell 

Một lần Thiền sư Vân Môn làm chuông; khi chuông được mang về tự viện, Tăng chúng yêu cầu thiển 
sư Vân Môn đánh chuông để ăn mừng chuông mới. Sư đánh tiếng chuông đầu tiên, Tăng chúng cũng 
đánh theo. Thiền sư Vân Môn hỏi: “Mấy ông đánh chuông để làm gì?” Tăng chúng nói: “Để mời thầy 
dự một bữa tiệc.” Thiển sư Vân Môn không bằng lòng với câu trả lời nên tự đưa ra câu trả lời của 
mình: “Đánh chuông là để chấm dứt khổ đau, để diệt mọi phiên muộn.”—Zen master Yun Men once 
had a bell made; when 1t reached his monastery, the monks asked the master to strike 1t to celebrate 
the occasion. He gave 1t the first stroke, and the monks followed him. The master asked: “What do you 
want to do by striking the bell?” The monks said, “ “lo invite the master to a feast.” Yun Men was not 
satisiied with the answer and gave his own: “ “Fo stop suffering, to put an end to sorrow.” 


46) Vân Môn Thoại Đọa— Yun-men 's Misspoken Words 

Vân Môn Sẩy Lời, thí dụ thứ 39 của Vô Môn Quan. Một ông Tăng hỏi Thiền Sư Vân Môn Văn Yến 
(864-949): "Quang minh tịch chiếu biến hà sa." Lời nói chưa dứt, Vân Môn vội hỏi: "Chẳng phải thơ 
của Tú Tài Trương Chuyết đó sao?" Ông Tăng đáp: "Phải." Vân Môn nói: "Sẩy lời rồi vậy!" Về sau 
Tử Tâm nhắc chuyện lại, bàn rằng: "Thử hỏi đâu là chỗ ông Tăng sẩy lời?" Theo Vô Môn Huệ Khai 
trong Vô Môn Quan, nếu ở đây mà thấy được chỗ dụng bí hiểm của Vân Môn cùng chỗ sẩy lời của 
ông Tăng, thì có thể làm thầy ở hai cõi trời người. Còn nếu chưa rõ thì tự cứu mình cũng không xong— 
Yun-men: "You Have Misspoken” Misspoken Words, example 39 of the Wu-Men-Kuan. A monk said 
to Yun-men, “The radiance serenely illumines the whole universe..." Before the monk had finished the 
line, Yun-men Interrupted him and asked, "Arent those the words of Chang-cho?" The monk said, 
"Yes, they are." Yun-men said, "You have misspoken." Later, the master Ssu-hsin took up this matter 
and asked, “Tell me, where did the monk misspeak?” According to WUu Men Hui-Kai in the Wu-Men- 
Kuan, 1Ý you can see the uncompromising and rigorous operation of Yun-mens method and how the 
monk misspoke, then you qualify as a teacher of people and devas. If 1t 1s not yet clear, then you 
camnot save even yourself. 


47) Vân Môn: Thuyết Giáo— Sermon 

Một hôm, Thiển sư Vân Môn thượng đường thị chúng, nói: “Trong Thiển Tông, làm thế nào để hoằng 
dương giáo pháp?” Rồi Sư thay mặt đại chúng trả lời: “Hu!” Vào một dịp khác, Sư nói: "Những điều 
tôi nói lên từ trước đến giờ rốt cuộc là gì?" Hôm nay không đành lòng được, tôi lại phải nói với mấy 
ông một lần nữa. Trong thế giới cao rộng như thế này, có cái gì làm chướng ngại hay ràng buộc mấy 
ông? Nếu có cái gì, dầu nhỏ như mũi kim nằm trên đường hoặc chắn bước mấy ông, hãy gạt qua một 
bên cho tôi. Mấy ông bảo thế nào là Phật, thế nào là Tổ? Thế nào là núi sông đại địa, là mặt trăng 
mặt trời, ngôi sao? Thế nào là tứ đại, là ngũ uẩn? Tôi nói thế, chẳng qua chỉ là lời nói của một lão bà 
ở một cô thôn. nếu tình cờ tôi gặp một vị nào tinh thâm nghe tôi dạy mấy ông như vậy, chắc ông ta 
nắm lấy chân tôi ném xuống thang. Ông ta có gì trách cứ được không? Dầu sao, sao thế nào được? 
Mấy ông chớ vì lời tôi nói mà bị kéo, hoặc phiên trách vớ vẩn. Trừ phi mấy ông thấu đáo tất cả, bằng 
không, không bao giờ làm thế được. Hễ mấy ông cố tình chấp vào lão Tăng là sa đọa mất, và gãy 
chân liền. Dầu vậy, tôi có gì đáng trách không? Vậy thì có vị nào muốn biết một đôi điều của tông 
môn tôi không? Xin bước ra đây để tôi hỏi thử. Sau đó mới có thể hồi đầu, và dọc ngang khắp thế 
giới, đông tây tùy thích." Một vị Tăng bước ra, toan mở miệng hỏi thì Sư đưa gậy đánh vào miệng, rồi 


2748 


hạ đường. Một hôm khác, Sư vào Đạt Ma đường thì nghe tiếng chuông, Sư nói: "Thế giới rộng như thế 
kia sao nghe chuông lại mặc áo thất điều vào?" Lần khác Sư chỉ nói: "Đừng thêm sương trên tuyết. 
Hãy giữ mình. Trân trọng!" Rồi bỏ đi. Có lần Sư bảo: "Coi kìa, Phật điện chạy tuốt vào Tăng đường." 
Rồi sau đó, Sư nói thêm: "Người ta đánh trống ở Lạc Phố còn ở Triệu Châu người ta vũ." Một hôm, Sư 
ngồi yên trên ghế trước mặt Tăng chúng, gây lâu nói: "Mưa mãi thế này, không một ngày nắng ráo!" 
Lần khác, Sư nói: "Coi kìa, không còn øgì là sinh khí hết." Nói xong, Sư làm như té, hỏi: "Hiểu không? 
Không hiểu thì hỏi cây gậy này nó dạy cho." Nhiều khi những lời pháp ngắn gọn và vô lý kiểu này 
của thiển sư làm cho người sơ cơ không hiểu gì hết. Nhưng theo Thiển, những nhận xét kiểu này phô 
diễn một chân lý một cách rõ ràng và thẳng thắn nhất. Một khi những phương thức hợp lý thông 
thường không thể dùng để viện dẫn được, thì vì nhu cầu mà vị thiển sư phải nói lên những cảm nghĩ 
diễn ra tận thâm tâm, nên ngài không thể diễn cách nào khác hơn là tối nghĩa và tượng trưng làm 
choáng váng người sơ cơ. Dầu vậy, chính các thiển sư vẫn luôn ưu ái và nhiệt tâm; và nếu mấy ông có 
lời trách móc xa xôi nào khi bị quở mắng thì ba chục gậy sẽ giáng xuống đầu mấy ông—One day, Zen 
master Yun-Men entered the hall and addressed the assembly, saying, “In the Zen School, how do we 
promote the teachings?” Then, in place of the assembly, he asnwered, “Hou!” On another occasion, 
Zen master Yun-men entered the hall and said, "Bodhisattva Vasudeva turned without any reason 1nto 
a staff.” So saying he drew a line on the ground with his own sfaff, and resumed, "AlI the Buddhas as 
numberless as sands are here talking all kinds of nonsense." He then left the hall. One day when he 
entered the halÏ as usual to gIve a sermon, a monk walked out of the congregation and made bows to 
him, saying, "I beg you to answer." Yun-men called out aloud, "O monks!l" The monks all turned 
towards the master, who then came down from the seat. One time when sat silently in his seat for a 
while, a monk came out and made bows to him. Yun-men said, "Why so late?" The monk was ready to 
make a response, whereupon the master remarked, "O you, good-for-nothing rice bag!” Sometimes his 
sermon would be quite disparaging to the founder of his own faith; for he said, "Isvara, great lord of 
heaven, and the old Sakyamumi are in the middle of the courtyard, điscoursing on Buddhism; are they 
not noisy?” Another time he said, "All the talk so far I have had, what 1s 1t all bout, anyway?” 'Today, 
agann not being able to help myself, I am here to talk to you once more. In this wide universe 1s there 
anything that comes up against you, or put you in bondage? If there 1s ever a thing as small as the point 
of a pin lying in your way or obstructing your passage, get 1t out for mel What 1s 1t that you call a 
Buddha or Patriarch? What are they that are known as mounfains, rivers, the earth, sun, moon, or stars? 
What are they that you call the four elements and the five agsregates? I speak thus, but 1t 1s no more 
than the talk of an old woman from a remote village. If I suddenly happen to meet a monk thoroughly 
trained In this matter, he will , on learning what I have been talking to you, carry me off the feet and 
throw me down the steps. And for this would he be blamed? Whatever this may be, for what reason 1s 
1t so? Dont be carried away by my talk and try to make nosensical remarks. Unless you are the fellow 
who has really gone through with the whole thing, you will never do. When you are caught unawares 
by such an old man as myself, you wiÏl at once lose your way and break your legs. And for that, am I to 
be at all blamed? This being so, 1s there any one among you who wants to know a thing or two about 
the doctrine of our school? Come out and let me answer you. After this you may get a turning and be 
free to go out in the world, east or west." A monk came out and was at the point of asking a question 
when the master hit his mouth with the sfaff, and descended from the seat. One day when Yun-men 
was coming up to the Lecture Hall he heard the bell, whereupon he said, "In such a wide wide world, 
why do we put our monkish robes on when the bell goes like this?" Another day he simply said, "Donit 
try to add frost over snow; take good care of yourselves, good bye!”" 'Then he went out. There was still 
another time he said, "Look, and behold, the Buddha Hall has run into the monks' quarters." Later his 
own remark was, "“They are beating the drum at Lo-fu, and a dance 1s going on at Chao-chou." One day 
Yun-men seated himself before the congregation, there was a pause for a while, and he remarked, 
"Raining so long, and not a day has the sun shone." Ône other day he said, "Look, and behold! No life 


2749 


1s left!" So saying, he acted as 1f he were falling. The he asked, "Do you understand? TỶ not, ask this 
staff to enlighten you." A lot of times, these short sermons of this nature, short, unintelligible, and 
amost nonsensical are hard for beginning practitioners to understand. Bur, according to Zen, all these 
remarks are the plainest and most straightforward exposition of the truth. When the formail logical 
modes of thinking are not resorted to, and yet the master is asked to express himself what he 
understands 1n his inmost heart, there are no other ways but to speak 1n a manner so enigmatic and so 
symbolic as to stagger the uninitiated. However, the masfters themselves are right in earnest, and 1ƒ you 
attach even the remotest notion of reproach to their remarks, thirty blows will be instantly on your 
head. 


48) Vân Môn: Thược Lan Hoa— Flowering Hedge 

Theo thí dụ thứ 39 của Bích Nham Lục, một vị Tăng hỏi Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949): "Thế 
nào là Pháp thân thanh tịnh?" Vân Môn đáp: "Thược Lan Hoa." Vị Tăng lại hỏi: "Khi thế ấy thì sao?" 
Vân Môn đáp: "Sư tử lông vàng." Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, các ông biết chỗ hỏi của vị 
Tăng và chỗ đáp của Vân Môn chăng? Nếu hiểu được thì hai miệng đồng không có một cái lưỡi. Nếu 
chẳng biết chưa khỏi lầm lẫn. Có vị Tăng hỏi Huyền Sa: "Thế nào là Pháp thân thanh tịnh?" Huyễn Sa 
đáp: "Mủ giọt giọt." Người đủ con mắt Kim Cang mời thử biện xem? Vân Môn không đồng người 
khác, có khi nắm đứng vách cao ngàn trượng, không có chỗ cho ông nghĩ suy, có khi vì ông mở một 
con đường đông chết đồng sống. Ba tấc lưỡi của Vân Môn rất sâu kín. Có người nói đó là lối đáp tín 
thể (tin màu sắc). Nếu hiểu thế ấy, thử nói Vân Môn rơi tại chỗ nào? Cái này là việc ở trong thất, chớ 
nhằm ra ngoài suy tính. Vì thế, Bách Trượng nói: "Sum la vạn tượng, tất cả ngữ ngôn, đều xoay về nơi 
mình, khiến lăn trùng trục, nhằm chỗ sống linh động." Lại nói: "Nếu nghĩ nghị suy tìm, liền rơi vào 
câu thứ hai." Vĩnh Gia nói: "Pháp thân ngộ rồi không một vật, bản nguyên tự tánh thiên chơn Phật." 
Vân Môn nghiệm vị Tăng này, vị Tăng này cũng là người ở trong thất của Sư, là người tham cứu đã 
lâu, biết được việc trong thất của Sư, nên tiến ngữ: "Khi thế ấy đi thì sao?" Vân Môn bảo: "Sư tử lông 
vàng." Hãy nói là chấp nhận y hay chẳng chấp nhận y, là bao y hay biếm y? Nham Đầu nói: "Nếu 
luận chiến thì mỗi người ở chỗ chuyển." Lại nói: "Kia tham câu sống chẳng tham câu chết. Câu sống 
tiến được thì vĩnh kiếp chẳng quên, câu chết tiến được thì tự cứu chưa xong." Lại có vị Tăng hỏi Vân 
Môn: "Phật pháp như trăng trong nước phải chăng?" Vân Môn đáp: "Sóng trong không đường thông." 
Vị Tăng thưa: "Hòa Thượng từ đâu mà được?" Vân Môn đáp: "Hỏi lại thì đâu đến." Vị Tăng thưa: 
"Chính khi đi thế ấy là sao?" Vân Môn đáp: "Đường núi cổng trùng điệp. Phải biết việc này chẳng ở 
trên ngôn cú, như chọi đá nháng lửa, tợ làn điển chớp, nắm được nắm chẳng được chưa khỏi tan thân 
mất mạng."——According to example 39 of the Pi-Yen-Lu, a monk asked Yun Men, "What is the Pure 
Body of Reality?" Yun Men said, "A flowering hedge.” The monk asked, "What 1s it like when one 
goes on In Just sụch a way?” Yun Men said, "A golden-harred lion." According to Yuan-Wu 1n the PI- 
'Yen-Lu, people, do you know the point of this monk's questions and the point of Yun Men's answers? If 
you do know, their two mouths are alike without a single tongue. If you do not know, you will not 
avoid being fatheaded. A monk asked Hsuan Sha, "What is the Pure Body of Reality?" Hsuan Sha said, 
"Dripping with pus." He had the adamantine eye: as a test, Ï ask you to try to discern 1t. Yun Men was 
not the same as others. Sometimes he held still and stood like a wall ten miles high, with no place for 
you to draw near. Sometimes he would open out a path for you, die along with you and live along with 
you. Yun Men's tongue was very subtle; some people say he was answering him figuratively; but 1ƒ 
you understand 1t this way, then tell me where Yun Men 1s at. This was a household affair; do not try to 
figure 1t out from outside. This was the reason Pai Chang said, "Manifold appearances and myriad 
forms, and all spoken words, each should be turned and returned to oneself and made to turn freely." 
Going to where life springs forth, he immediately speaks; 1Ÿ you try to điscuss 1t and seek 1t in thoupht, 
1mmediately you have fallen Iinto the secondary phase. Yung Chia said, "When the Body of Reality 
awakens fully, there 1s not a single thing; the inherent nature of the original source 1s the natural real 


2750 


Buddha." Yun Men tested this monk; the monk was also a member of his household and was himself a 
longtime student. He knew the business of the household, so he went on to say, "“What 1s 1t like fo øo on 
like this?" Yun Men said, "A golden-haired lion." But tell me, 1s this apreeing with him or not agreeing 
with him? Is this praising him or censuring him? Yen Tou said, "IÝ you engage 1n a battfle, each 
1ndividual stands In a pivotal position.” It 1s also said, "He studies the living phrase; he does not study 
the dead phrase. If you get understanding at the living phrase, you will never ever forget; 1Ÿ you get 
understanding at the dead phrase, you will be unable to save yourself.” Another monk asked Yun Men, 
"Ís 1t true or not that 'the Buddha Dharma 1s like the moon 1n the water” Yun Men said, "“There 1s no 
way through the clear waves." The monk went on to say, "How did you manage?” Yun Men said, 
"Where does this second question come from?” The monk said, "How 1s it when going on 1n just this 
way?” Yun Men said, "Further complications block the mountain path." You must realize that this 
matter does not rest in words and phrases: like sparks from struck flint, like the brilliance of flashing 
lightning, whether you reach 1t or not, you still will not avoid losing your body and life. 


49) Vân Môn: Tiếng Chuông Và Tính Không Chân Thật— The Sound oƒ the Bell and True 
Empiiness 

Một hôm, khi thấy một vị Tăng đang đánh chuông, Thiền sư Vân Môn hỏi: “Ai làm chuông này vậy?” 
Vị Tăng không trả lời, ngay đó Thiển sư Vân Môn nói: “Ông hỏi lão Tăng đi, lão Tăng sẽ trả lời ông.” 
Vị Tăng hỏi và Thiển sư nói: “Chư Tăng.” Thiển sư Vân Môn còn đưa ra một câu trả lời khác hồi 
thiển sư tự mình vừa đánh chuông vừa nói “Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa!” Có lần Thiển sư Vân 
Môn tuyên bố rằng “Tính không chân thật không hủy diệt đời sống của chính nó; tính không chân thật 
không khác với sắc.” Có một vị Tăng hỏi: “Tính không chân thật là gì?” Thiển sư Vân Môn nói: “Ông 
có nghe chuông hay không?” Vị Tăng trả lời: “Đó là tiếng chuông.” Thiền sư Vân Môn kết luận: “Cho 
tới năm lừa ông cũng không hiểu được.”—One day, seeing a monk monk strike the bell, Zen master 
Yun Men asked: “Who made this bell?” The monk gave no answer, whereupon the master said: “You 
ask me and I will give you an answer.” The monk asked and the master said: “The monks.” Another 
answer given by the master was that he struck the bell once by himself saying “Mah-praJna-paramita !” 
Zen master Yun Men once announced that “True emptiness does not destroy existence as If 1S; frue 
emptiness does not differ from form.” The monk asked: “What 1s true emptiness?” The master said: 
“Do you hear the bell?” The monk answered: “That is the sound of the bell.” Zen master Yun Men 
concluded: “You wouldnt understand even when you walïf for an ass year to come.” 


50) Vân Môn Tô Lư (Tố Rô)— Yun-men's “So Be lt!” 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, Thiển sư Vân Môn Văn Yển (864-949) 
thượng đường thị chúng, nói: “Trên cánh đồng vung rãi những xác chết; chỉ có những ai vượt qua được 
rừng gai mới là tác gia đích thực (trong Thiêển, đồng bằng tiêu biểu cho Thiển không làm gì cả; rừng 
gai là ẩn dụ cho phương sách giảng dạy của vị Thiển sư).” Lúc đó có một vị Tăng bước tới và nói: 
“Nếu là vậy, thì thủ tòa có kỷ xảo đích thực.” Vân Môn nói: “Tố Rô! Tố Rô! (lời chú có nghĩa là 'Ra 
ngoài, ra ngoài' hay 'Đi tới, đi tới,' với ý định kêu gọi sự trợ giúp từ chư Phật hay chư Bồ Tát trong việc 
đuổi ma đuổi quỷ)”-—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch'uan-Teng-Lu), 
Volume XIX, Zen master Yun-men Wen-yen entered the hall and addressed the assembly, saying, 
“The level plain 1s stewn with corpses (n Zen, the level plain represents dead-sitting, or do-nothing 
Zen); only those who pass through the thorn forest are true adepts (the thorn forest 1s a metaphor for 
the teaching devices of a true Zen master).” At that moment a monk stepped forth and said, “If thats 
the case, then the head monk of the hall has true skill.” “Sulu. Sulu! (a mantra meaning 'come forth, 
come forth,' intended to summon the aid of the Buddhas and Bodhisattvas in driving off demons)” said 
'Yun-men. 


2751 


51) Vân Môn: Tông Môn Lão Tăng Ngang Dọc Tự Do! —In My School There Ils Absolute Freedom! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, Thiển sư Vân Môn (864-949) thượng đường 
dạy chúng: "Tông môn tôi ngang dọc tự do, nắm bỏ tùy lúc." Một vị Tăng bước ra hỏi: "Thế nào là 
bỏ?" Sư đáp: "Đông đi Xuân lại." Vị Tăng lại hỏi: "Khi Đông đi Xuân lại thì như thế nào?" Sư đáp: 
"Gậy vác ngang vai, Đông Tây Nam Bắc, mặc tình đập vào gốc mục." Như vậy, chúng ta có thể nói 
một cách cả quyết rằng trong Thiển không có cái gì là khuôn phép hết, mỗi người tùy tiện giải quyết 
nỗi khó khăn riêng theo mỗi cách khác nhau—According to The Records of the Transmission of the 
Lamp, Volume XIX, one day, Yun-men entered the hall and addressed the monks, saying, "In Zen 
there 1s absolute freedom; sometimes 1t negates and at other time 1t affirms; 1t does either way at 
pleasure." A monk stepped out and asked, "How does 1t negate?” Yun-men said, "With the passing of 
winter there comes spring." The monk asked, "What happens when spring comes?” Yun-men said, 
"Carrying a staff across the shoulders, let one ramble about in the fields, East or West, North or South, 
and beat the old stumps to one's heartfs content." Therefore, we can say firmly that nothing 1s 
stereotyped in Zen, and somebody else may solve the difficulty 1n quite a different manner. 


52) Vân Môn: Tổng Thể Trọn Vẹn—A Whole, Complete, and Perƒfect Tofalify 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm có một vị Tăng đến diện kiến Thiền Sư Vân 
Môn Văn Yển (864-949) và nói: 'Giả thiết như Đại sư gặp một người vừa mù, vừa câm vừa điếc. Vì 
anh ta không thấy được những cử chỉ, hoặc nghe được những lời giảng của Đại sư và cũng không hỏi 
được Đại sư một câu, đối với anh ta, Đại sư thật là vô dụng. Đại sư không thể cứu vớt anh ta, vậy Đại 
sư hãy nhìn nhận mình là một vị thầy vô giá trị.' 'Hãy vái chào ta đi!' Đại sư nói. Nhà sư thẳng thốt 
tuân lệnh, đứng dậy, cúi mình vái chào và thẳng người chờ nghe câu trả lời. Thay vì trả lời, Vân Môn 
vung cây gậy lên làm cho vị Tăng phải nhảy lui. "Tốt, như vậy, ngươi không mù. Bây giờ hãy bước lại 
gần đây.' Vị Tăng làm theo lời yêu cầu của Vân Môn. 'Tốt, như vậy, ngươi cũng không điếc. Người đã 
hiểu chưa?' 'Thưa Đại sư, hiểu cái gì ạ?' 'A! Ngươi cũng không câm.' Nghe thế, vị Tăng giác ngộ, như 
người vừa tỉnh giấc ngủ dài... Công án này cho thấy luận thuyết căn bản của Thiền trong bản chất tỉnh 
túy, mỗi người trong chúng ta không thiếu một thứ gì, và giống như một vòng tròn, không thể thêm 
vào hoặc bớt đi một chút gì. Mỗi người chúng ta là một tổng thể trọn vẹn, đầy đủ, hoàn hảo và mọi 
vật khác cũng vậy. Ngay cả một người mù, dầu mù lòa, vẫn không khiếm khuyết một điều gì."— 
According to The Records of the Transmission of the Lamp, Volume XIX, a monk came to the Master 
Yun Men and said, 'Suppose you meet up with someone deaf, dumb, and blind. Since he couldnt see 
your gøestures, couldnt hear your preaching, or, for that matter, ask you questions, you would be 
helpless. Unable to save him, yowd prove yourself a worthless master, wouldnt you?' Yun Men said, 
'Bow, please.' The monk, though taken by surprise, obeyed the master's command, then straightened up 
1n expectation of having his query answered. But instead of an answer he got a staff thrust at himand 
leaped back. "Well,' said Yun Men, 'youTre not blind. Now approach closer.' The monk did as he was 
bidden. 'Good,' said Yun Men, 'youre not deaf either. Well, understand?' The monk asked, 'Understand 
what, sir?' 'Ah, youre not dumb either,' said Yun Men. Ôn hearing these words the monk awoke as 
from a deep sleep... This koan points out a fundamental doctrine of Zen, namely, that in our essential 
nature each one of us lacks nothing, but 1s like a circle to which nothing can be added and nothing 
subtracted. We are each of us whole, complete, perfect, and so 1s everything else. Even a blind man, as 
a blind man, lacks nothing." 


53) Vân Môn: Trần Trần Tam Muội— Every Atom Samadhi 

Theo thí dụ thứ 50 của Bích Nham Lục, một vị Tăng hỏi Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949): "Thế 
nào là trần trần tam muội?" Vân Môn đáp: "Cơm trong bát, nước trong thùng." Theo Viên Ngộ trong 
Bích Nham Lục, các ông lại định đúng được chăng? Nếu các ông định đúng được thì lỗ mũi Vân Môn 
ở trong tay các ông. Nếu định đúng chẳng được thì lỗ mũi các ông ở trong tay Vân Môn. Vân Môn có 


2752 


câu chặt đinh cắt sắt, trong một câu đủ ba câu. Có người hỏi đến liễn nói, cơm trong bát, mỗi hạt đều 
tròn; nước trong thùng, mỗi giọt đều ướt. Nếu hiểu thế ấy, chẳng thấy chỗ Vân Môn đoan đích vì 
người —According to example 50 of the Pi-Yen-Lu, a monk asked Yun Men, "What is every atom 
samadhi (moment by moment samadhi)?" Yun Men said, "Food in the bowl, water 1n the bucket." 
According to Yuan-Wu nn the PI-Yen-Lu, can you settle this case properly? If you can, then Yun Men's 
nostrils are in your hands. If you are unable to settle in properly, then your nostrils are in Yun Mens 
hands. Yun Men has phrases that cut nails and shear throuph 1ron. In this one phrase three phrases are 
present. When questioned about this case, some say, "Each grain of the food in the bowl 1s round; each 
drop of the water In the bucket 1s wet." If you understand 1n this fashion, then you didn't see how Yun 
Men really helped the man. 


54) Vân Môn: Trí Của Bậc Cổ Đức— Ancient Masters? Saying 

Trong Thiên, có loại câu hỏi đặc ra lời nói của một bậc lão túc. Một nhà sư hỏi Vân Môn: “Trừng mắt 
lên mà cũng không thấy bờ mé thì làm sao?” Vân Môn bảo: “Xem kìa?”-——In Zen, there is a kind of 
quesfion in which an ancient master”s saying 1s referred to. A monk said to Yun-Mên: “What would 
one do when no boundaries are seen, however wide the eyes are open?” Said Yun-Mên: “Look!” 


35) Vân Môn: Trụ Trượng—Staqƒf 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIX, một hôm, Thiền Sư Vân Môn Văn Yển (864-949) 
thượng đường, giơ gậy lên nói với một nhóm đồ chúng: "Toàn thể núi sông thế giới đều nằm trong cây 
trụ trượng này cho sống hoặc giết chết." Một vị Tăng bước ra hỏi: "Thế nào là giết?" Sư đáp: "Nó 
đang chết." Vị Tăng lại hỏi: "Thế nào là cho sống?" Sư đáp: "Ông nên làm chủ." Vị Tăng lại hỏi: "Khi 
không giết chết, không cho sống, thì thế nào?" Vân Môn đứng dậy, đọc: "Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 
Đa." Ở đây, cái có và cái không của lý luận nhị nguyên thường được các thiển sư diễn tả bằng những 
chữ đối đãi thông thường như 'giết chết' và 'cho sống', cướp lấy' và 'ban cho', khẳng định' và 'phủ 
định'. "Tối sơ nhất cú" là vậy. Đây là tổng để của Vân Môn, cụ thể hòa đồng cả chánh để và phản đề, 
thoát ngoài tứ cú không áp dụng vào đâu được. Vào hôm khác, Vân Môn (864-949) thượng đường, giơ 
gậy lên nói với một nhóm đồ chúng: "Cái gì đây? Nếu nói là cây gậy, mấy ông đọa ngay địa ngục; 
nếu chẳng phải là cây gậy thì là cái gì?" Ý tưởng của Vân Môn cốt giữ cho đầu óc chúng ta thoát 
ngoài những ràng buộc nhị nguyên và triết lý hư tưởng. Lúc đó nếu có một vị Tăng bước đến, nắm cây 
gậy trong tay Vân Môn và ném xuống đất. Đó có phải là câu trả lời chăng? Đó có phải là thủ đoạn 
đáp lại lời hăm dọa "đọa ngay địa ngục" của Vân Môn chăng? Đó có phải là con đường thoát ngoài 
bốn mệnh đề của "tứ cú", siêu lên nếp tư tưởng luận lý chăng? Tóm lại, con đường tự do giải thoát là 
như vậy chăng? Trong Thiển không có cái gì là khuôn phép hết, mỗi người tùy tiện giải quyết nỗi khó 
khăn riêng theo mỗi cách khác nhau. Đó là chỗ bắt nguồn độc đáo của Thiển, đầy sinh khí và sáng 
tạo —According to The Records of the Transmission of the Lamp, Volume XIX, one day, Yun-men 
entered the hall, held out his staff and said to a group of his disciples, “The whole world, heaven and 
earth, altogether owes 1s life and death to this staff” A monk stepped out and asked, "How 1s 1t 
kiled?" Yun-men asnwered, "Writhing in agony!”" The monk asked, "How 1s 1t restored to life?” Yun- 
men said, "You had better be a chef.” The monk asked, "When 1t 1s neither put to death nor living, 
what would you say?" Yunmen rose from his seat and said, "Mahprajnaparamita 
(MohepanJepolomita)." The logical dualism of 'to be' or "not to be' 1s frequently expressed by Zen 
masters by such terms of contrast as are used in our daily parlance: 'taking life' and 'siving life, 
'capturing' and 'releasing', 'øiving' and taking away', coming in confact and 'turnng away Írom' etc. 
This was Yun-men's synthesis "the one word” of the ulimate truth, in which thesis and antithesis are 
concretely umified, and to which the four propositions are Inapplicable. On another day, Yun-men 
entered the hall, held out his staff and said to a group of his disciples, "What 1s this? If you say 1t 1S a 
staff, you go right to hell; but 1Ÿ 1t 1s not a staff, what 1s 1t?" Yun-mens idea 1s to get our heads free 


2753 


from dualistic tangles and philosophic subtleties. At that moment, 1Ÿ a monk came out of the assembly, 
took the staff away from Yun-men's hand, and threw 1t down on the floor. Is this the answer? Is this the 
way fo respond to Yun-mens threat “go right to hell"? Is this the way to transcend the four 
propositions, the logical conditions of thinking? In short, 1s this the way to be free? Nothing 1s 
stereotyped 1n Zen, and somebody else may solve the difficulty in quite a different manner. This 1s 
where Zen 1s original, lively and creafive. 


356) Vân Môn: Trụ Trượng Hóa Long— Staƒƒ Changes inío a Dragon 

Theo thí dụ thứ 60 của Bích Nham Lục, một hôm, Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949) câm cây gậy 
chỉ chúng nói: "Cây gậy hóa làm rồng, nuốt hết càn khôn rồi vậy, núi sông đất liền chỗ nào được?" 
Theo Viên Ngộ trong Bích Nham Lục, như Vân Môn nói cây gậy hóa làm rồng, nuốt hết cần khôn rồi 
vậy, núi sông đất liên chỗ nào được? Nếu nói có ắt mù, nếu nói không ắt chết, lại thấy Vân Môn chỗ 
vì người chăng? Trả cây gậy lại cho ta. Người thời nay chẳng hội chỗ riêng bày của Vân Môn, lại nói 
tức sắc minh tâm, gá vật bày lý. Như đức Phật Thích Ca 49 năm thuyết pháp, không thể không biết cái 
nghị luận này, cớ sao lại đưa cành hoa, Ca Diếp cười chúm chím? Ông già này lại hồ đổ nói: "Ta có 
chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, phân phó cho Ma Ha Ca Diếp." Lại đâu cần riêng truyền 
tâm ấn. Quí vị đã là khách dưới của Tổ Sư, lại rõ được riêng truyền tâm ấn chăng? Trong ngực nếu có 
một vật thì núi sông đất liền quả nhiên hiện tiển; trong ngực nếu không một vật thì bên ngoài toàn 
không mảy tơ, nói gì lý cùng trí hiệp, cảnh cùng thân hội. Cớ sao? Bởi một hội thì tất cả hội, một sáng 
thì tất cả sáng. Trường Sa nói: "Người học đạo mà chẳng biết chơn, chỉ vì từ xưa nhận thức thần, vô 
lượng kiếp nay gốc sanh tử, kẻ sĩ liền gọi người xưa nay." Nếu chợt đập tan ấm giới, thân tâm nhất 
như, ngoài thân không thừa, vẫn chưa được một nửa, nói gì là tức sắc minh tâm, gá vật bày lý. Cổ 
nhân nói: "Một hạt bụi vừa dấy, đại địa toàn thâu." Hãy nói caí nào là một hạt bụi? Nếu biết được hạt 
bụi này thì biết được cây gậy. Vừa nắm cây gậy đưa lên liến thấy tung hoành diệu dụng. Nói thoại thế 
ấy, sớm thành sắn bìm rồi, huống lại là hóa làm rồng. Tạng Chủ Khánh nói: "5048 quyển lại có nói 
thoại thế ấy chăng?" Vân Môn có khi nhằm chỗ cây gậy nắm lấy thì toàn cơ đại dụng, vì người một 
cách linh động. Ba Tiêu dạy chúng: "Lỗ mũi của thiển Tăng trọn ở trên đầu cây gậy." Vĩnh Gia cũng 
nói: "Chẳng phải tiêu hình việc truyền rỗng, gậy báu Như Lai còn dấu vết." Thuở xưa Như Lai ở chỗ 
Phật Nhiên Đăng nói: "Chỗ này nên cất chùa." Khi ấy có một vị thiên tử bèn cặm một cọng cỏ, nói: 
"Cất chùa xong." Quí vị hãy nói tin tức này từ chỗ nào được? Tổ Sư nói: "Đầu gậy thủ chứng, dưới hét 
thừa đương." Hãy nói thừa đương cái gì? Chợt có người hỏi thế nào là cây gậy? Phải chăng liền nhào 
lộn? Phải chăng liền vỗ tay? Thảy đều là đùa tinh hồn, tức cười không dính dáng—According to 
example 60 of the Pi-Yen-Lu, one day, Zen master Yun Men showed his sfaff to the assembly and 
said, “The staff has changed Into a dragon and swallowed the universe. Mountains, rivers, the øreat 
earth; where are they to be found?” According to Yuan-Wu ïn the PI-Yen-Lu, as for Yun Mens saying, 
“The staff has changed into a dragon and swallowed the universe. Mountains, rivers, the great earth; 
where are they to be found?” Tf you say 1t exists, then you are blind; 1f you say 1t doesn't exIst, then you 
are dead. Do you see where Yun Men helped people? Bring the staff back to mel People these days 
do not understand where Yun Men stood alone and revealed. Instead they say that he went to form to 
explain mind, that he relied on things to reveal principle. But old Sakyamumi couldnt have not known 
this theory as he taught the Dharma for forty-nine years; why then did he also need to hold up the 
flower for Kasyapa's smile? This old fellow caused confusion saying, "I have the treasury of the eye of 
the correct teaching, the wondrous mind of nirvana; these I pass on to Maha-Kasyapa." Why was there 
sữll a need for the specially transmitted mind seal? Given that all of you are guests 1n the house of the 
ancestral teachers, do you understand this specially transmitted mind? Tf there 1s a single thing 1n your 
breast, then mounftains, rIvers, and the great earth appear 1n profusion before you; 1f there 1snt a single 
thing In your breast, then outside there 1s not mụuch as a fine hair. How can you talk about principle and 
knowledge fusing, about obJective world and mind merging? Whatfs the reason? When one understood, 


2754 


all are understood; when one 1s clear, all are clear. Chang Sha said, "People studying the Path don;t 
know the real, because theyve always gIven recognition to their cognizing mind; this, the basis of 
countless aeons of births and deaths, fools call the orIginal person." If you suddenly smash the shadowy 
world of the heaps and elements of life so that body and mind are one likeness and there 1s nothing 
else outside your body, you still havent attained the other half. How can you talk about going to form 
to reveal the mind, using things to demonstrate principle? An Ancient said, "AÀs soon as one atom of 
dust arises, the whole world 1s contained therein." But say, which atom of dust 1s this? If you can know 
this atom of dust, then you can know the staff. As soon as Yun Men picks up his staff, we immediately 
see his unconfined marvelous activity. Such talk 1s already a mass of entangling views, complications; 
how much the more so 1s transforming the staff into a dragon! Librabrian Chỉng said, "Has there ever 
been such talk 1n the five thousand and forty-eight volumes of the canon?” Every time he turned to his 
staff, Yun Men brought out the great function of his wholecapacity and helped people In a way that 
was leaping with life. Pa Chiao said, "If you have a staff, [II give you a staff; 1Ÿ you have no staff, FH 
take your satff away." Yung Chia said, ”“This 1s not an empty exhibition displaying form; 1t 1s the actual 
traces of the Tathagata's precious staff.” Long ago In the time of Dipamkara Buddha, the future 
Tathagata (Sakyamum) spread his hatr to cover some mud for that Buddha. Dipamkara said, "A temple 
should be built here." Also present then was an elder who thereupon set up a blade of grass right there 
and said, “The temple has been built." All of you tell me, where 1s this scene to be found? The 
ancestral teacher Hsueh Tou said, "At a blow, experience 1f; at a shout, receive 1t rightly." But tell me, 
receive what rightly? Supposing there's someone who asks, "What 1s the staff?" Shouldnt you turn a 
backflip? Shouldnt you clap your hands? All of this would be giving play to your spirits, and has 
nothing to do with 1t. 


357) Vân Môn Tu Di— Mount Summeru 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XVII, một hôm, thiển sư Thiền Sư Vân Môn Văn Yến (8§64- 
949) thượng đường nói: "Mấy ông khá tìm ra con đường vào. Chư Phật nhiều như vi trần nằm dưới gót 
chân mấy ông. Ba tạng thánh giáo nằm trên đầu lưỡi mấy ông. Tuy nhiên, khi ngộ là xong hết. Mấy 
ông chớ nghĩ nhẩm. Trời là trời, đất là đất, núi là núi, nước là nước, tăng là tăng, tục là tục." Giây lâu 
Sư nói tiếp: "Mang ngọn Tu Di vào đây ta xem thử!" Hôm khác, có một vị Tăng hỏi Sư: “Khi không 
một niệm khởi lên có gì sai trái hay không?” Thiển sư Vân Môn cũng đáp: “Mang ngọn Tu Di vào đây 
ta xem thử!”-—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume 
XXVII, one day, Zen master Yun-men entered the hall and said, “O you, venrable monks! Yoưd rather 
find out the Way for yourselves. All the Buddhas as numberless as sands are here under your heels. 
Three baskets of Sacred Teachings are also right here on your lips. However, every thing 1s done Just 
with your enlightenment. Dont get confused 1n thought. heaven 1s heaven, earth 1s earth, mounta1ns are 
mountains, water 1s water, monks are monks, laymen are laymen.” He paused for a while, and 
continued, “Bring me out here that mountain of Sumeru and let me see!” Another day, a monk asked 
him: “Ts anything amiss when not a single thought arises?” Zen master Yun Men also replied: “Bring 
me out here that mountain of Sumeru and let me seel” 


38) Vân Môn: Văn Thanh Ngộ Đạo— Attaining Enlighfermnmment When Hearing the Sound 
(See Vân Môn Thanh Sắc) 


59) Vân Môn: Y Nhiên Chỉ Tại Cựu Khòa Quật Lý (Vẫn Còn Ở Trong Hang Ổ Như Trước Đây)— 
JJust Inside the Same Old Den 

Trong Thiền, người tu hành chưa đạt đến cảnh giới giác ngộ thì vẫn còn bị cảnh giới mê vọng làm 

khốn đốn. Theo thí dụ thứ 6 của Bích Nham Lục, một hôm Thiển Sư Vân Môn Văn Yển (864-949) 

dạy: "Ngày mười lăm về trước chẳng hỏi ông; ngày mười lăm về sau nói cho một câu xem?" Rồi Vân 


2755 


Môn cũng tự trả lời cho mọi người: "Mỗi ngày đều là ngày tốt." Vân Môn trong một câu đều đây đủ 
ba câu trong tông chỉ nhà người. Như thế nói một câu cần thiết phải qui tông, nếu không như thế tức là 
Đổ Soạn. Việc nầy không cho nhiều luận thuyết. Song người chưa thấu cần phải như thế, nếu người đã 
thấu liền thấy ý chỉ cổ nhân. Kỳ thật "Thong dong dẫm đạp lên tiếng suối reo" chẳng phải vậy? 
"Phỏng xem vẽ được dấu chim bay" cũng chẳng phải vậy? "Cỏ xanh rì" cũng chẳng phải vậy? "Khói 
phủ ngang đầu" cũng chẳng phải vậy? Tuy tất cả đều chẳng phải, chính là "Không sanh bên núi hoa 
rơi loạn." Cần phải chuyển qua bên kia mới được. Đâu chẳng thấy tôn giả Tu Bồ Để ngôi yên trong 
núi, chư Thiên mưa hoa tán thán. Tôn giả hỏi: "Trong không trung ai làm mưa hoa tán thán?" Chư 
Thiên nói: "Tôi là trời Đế Thích." Tôn giả hỏi: "Tại sao ông tán thán?" Trời Đế Thích nói: "Tôi tôn 
trọng tôn giả nói Bát Nhã Ba La Mật Đa hay." Tu Bồ Đề nói: "Tôi đối với Bát Nhã chưa từng nói một 
lời, ông vì sao tán thán?" Đế Thích nói: "Tôn giả không nói, tôi không nghe, không nói không nghe là 
chân Bát Nhã." Đế Thích lại làm chấn động đại địa và mưa hoa khắp trời. Thiển sư Tuyết Đậu cũng 
làm bài kệ: 
"Vũ quá vân ngưng hiểu bán khai 

Sổ phong như họa bích thôi ngôi 

Không sanh bất giải nham trung tọa 

Nặc đắc thiên hoa động địa lai." 
(Mưa tạnh mây ngưng sáng nửa trời. Vẽ ra mấy ngọn núi chập chùng. Không sanh chẳng hiểu ngôi 
trong núi. Thầm được Thiên hoa tán khắp nơi). Trời Đế Thích mưa hoa khắp đất, ngay điểm này còn 
chỗ nào cho mấy ông trốn lánh? Tuyết Đậu lại nói: 

"Ngã khủng đào chi đào bất đắc 

Đại phương chi ngoại giai sung tắc 

Mang mang nhiễu nhiễu tri hà cùng 

Bát điện thanh phong nặc y ngắc." 
(Ta ngại trốn đi trốn chẳng được. Bên ngoài đại phương đều đầy ngất. Lăng xăng rối rắm biết sao 
cùng. Tám hướng gió lành thầm mặc áo). Dầu được lột trần sạch sẽ, trọn không và thanh tịnh, không 
một mảy may lầm lỗi, đây cũng chưa phải là cứu cánh. Cuối cùng là cái gì? Hãy xem kỹ câu này: "Ta 
khảy móng tay; Hư không thật thẩm hại!" Tiếng Phạn "Thuấn Nhã Đa" một cách tương đối có nghĩa là 
Hư Không. Vì thể không thân, xúc chạm hào quang Phật soi mới hiện được thân. Khi mấy ông giống 
như "Thuấn Nhã Đa", chính là khi Tuyết Đậu khéo khảy móng tay cũng phải buồn thảm. Tuyết Đậu 
lại nói: "Chớ có động thủ!" Khi mấy ông động thủ thì sao? Thì cũng giống như mấy ông ngủ mở mắt 
giữa trời dưới ánh mặt trời sáng rực—“en practiioners who are still unenlightened continue to suffer. 
According to example 6 of the Pi-Yen-Lu, one day, Yun-men said, "I dont ask you about before the 
fifteenth day; try to say something about after the fifteenth day." Yun-men himself answered for 
everyone, "Every day 1s a good day." Three phrases are inherent in every one phrase of Yun-men; 
since the source 1nspiration of his family 1s like this, when Yun-men utters a phrase, 1t must be returned 
to the source. Anything but this wIll always be phony. The affair has no multitude of arguments and 
propositions, though those who have not yet penetrated want to go on like this. IÝ you do penetrate, 
then you will immediately see the essential meaning of the Anclient. In fact, "Placidly walking along, 
he treads down the sound of the flowing stream” 1snt1t?; "His relaxed gaze descries the tracks of flying 
birds” 1snt 1t either; nor 1s "The grasses grow thick," nor “The mists overhanging." But even something 
entirely different would Just be “"Round Subhuti's chff, the flowers make a mess." It 1s still necessary to 
turn beyond That Side. Havent you read how as Subhuti was sifting in silent meditation in a clffside 
cave, the gods showered down flowers to praise him. The venerable Subhuti said, "Flowers are 
showering down from the sky In praise; whose doïng 1s this?" A god said, "I am Indra, king of the 
gods." Venerable Subhuti asked, "Why are you offering praise?”" Indra said, "I esteem the Venerable 
One skill in expounding the transcendence of wisdom.” Venerable Subhuti said, "I have never spoken 
a single word about wisdom; why are you offering praise?” Indra said, "You have never spoken and Ï 


2756 


have never heard. No speaking, no hearing - this 1s true wisdom.” And again he caused the earth to 
tremble, and showered down flowers. Zen master Hsueh Tou also made up a verse: 
“The rain has passed, the clouds are shrinking, 

Dawn has halfway broken through; 

The multiple peaks are like a drawing of 

blue-sreen rocky craøs. 

Subhuti did not know how fo sit upon a cHhẲÍf; 

He brought on the heavenly flowers and 

the shaking of the earth." 
When the king of gods 1s shaking the earth and raining down flowers, at this point where else will you 
go to hide? Hsueh Tou also said, 

"Ifear Subhuti wont be able to escape him; 

Even beyond the cosmos all 1s filled to the brim. 

What end will he know to his frantic turmoil? 

From all sides the pure wind tugs at his clothes." 
Though you be clean and naked, bare and purified, totally without fault or worry, this 1s still not the 
ultimate. In the end though, what 1s? Look carefully at this quote; "I snap my fingers; how lamentable 
1s Shunyata!" The Sanskrit word "Shunyata" relatively means the spirit of emptiness. Empty space 1s 
her body; she has no physical body to be conscious of contact. When the Buddha's brilliance shines 
forth, then she manifests her body. When you get to be like Shunyata, then Hsueh Tou will rightly snap 
his fingers in lament. Again Hsueh Tou says, "Dont make a movel" Whats 1t like when you move? 
Like sleeping with your eyes open under the bright sun in the blue sky. 


CMLIII. Vân Nham Đàm Thạnh: Yun Yan T?an-Shêng 
1) Cần Múa Thì Múa, Cần Nghỉ Thì Nghỉ!— Wanted Control, They Were Under Confrol; Wanted 
Loose, They Ran Loose! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, khi Vân Nham Đàm Thạnh (780-841) đến Qui Sơn 
Linh Hựu, Qui Sơn hỏi: “Nghe trưởng lão ở Dược Sơn làm sư tử múa phải chăng?” Sư đáp: “Phải.” Qui 
Sơn hỏi: “Thường múa hay có khi nghỉ?” Sư đáp: “Cần múa thì múa, cần nghỉ thì nghỉ.” Qui Sơn hỏi: 
“Khi nghỉ sư tử ở chỗ nào?” Sư đáp: “Nghỉ! Nghỉ!”——According to the Records of the Transmission of 
the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XIV, when Yun-Yen was at Mount Kui. Kui-Shan asked him: 
“Ƒ've often heard that when you were at Yao-Shan you tamed lions. Is that so?” Yun-Yen said: “Yes.” 
Kui-Shan asked: “Were they always under control, or just sometimes?” Yun-Yen said: “When I 
wanted them under control they were under control. When I wanted to let them loose, they ran loose.” 
Kui-Shan said: “When they ran loose where they were?” Yun-Yen said: “They're loosel They re 
loose†” 


2) Vân Nham: Cuối Càng Dược Sơn Thấy Hải Huynh!— Yao-Shan Has Finally Seen Elder Brother 
Hai! 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một hôm, Dược Sơn hỏi Vân Nham Đàm Thạnh (780- 
841): “Bá Trượng nói pháp gì?” Sư thưa: “Có khi thầy thượng đường đại chúng ngồi yên, cầm gậy 
đồng thời đuổi tan hết, lại gọi: “Đại chúng!” Chúng xoay đâu lại, thầy bảo Ấy là gì?'” Dược Sơn bảo: 
“Sao không sớm nói thế đó? Hôm nay nhơn ngươi thuật lại, ta được thấy Hải Huynh.” Ngay câu nói 
ấy, sư tỉnh ngộ, lễ bái —According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), 
Volume XIV, one day, Yao-Shan asked Yun-Yen: “What else did Bai-Zhang say?” Yun-Yen said: 
“Once Bai-Zhang entered the hall to address the monks. Everyone stood. He then used his staff to 
drive everyone out. The he yelled at the monks, and when they looked back at him he said: “What 1s 


2757 


1t?” Yao-Shan said: “Why didn”t you tell me this before. Thanks to you today ve finally seen elder 
brother Hai.” Upon hearing these words Yun-Yen attained enlightenment. 


3) Vân Nham Đàm Thạnh và Dược Sơnu—Yun Yan T?an-Sheng and Yao-Shan 

Dược Sơn hỏi sư: “Ở đâu đến?” Sư thưa: “Ở Bá Trượng đến.” Dược Sơn hỏi: “Bá Trượng có ngôn cú gì 
để chỉ dạy đồ chúng?” Sư thưa: “Thường ngày hay nói “Ta có một câu đầy đủ trăm vị.'” Dược Sơn hỏi: 
“Mặn là mặn, lạt là lạt, không mặn không lạt là vị thường, thế nào một câu đầy đủ trăm vị?” Sư không 
đáp được. Hôm khác, Dược Sơn hỏi: “Bá Trượng nói pháp gì?” Sư thưa: “Có khi thầy thượng đường 
đại chúng ngồi yên, cầm gậy đồng thời đuổi tan hết, lại gọi: “Đại chúng!” Chúng xoay đầu lại, thầy 
bảo Ấy là gì?” Dược Sơn bảo: “Sao không sớm nói thế đó? Hôm nay nhơn ngươi thuật lại, ta được 
thấy Hải Huynh.” Ngay câu nói ấy, sư tỉnh ngộ, lễ bái—Yao-Shan asked him: “Where have you come 
from?” Yun-Yan said: “From bai-Zhang.” Yao-Shan asked: “What did Bai-Zhang say to his disciples?” 
Yun-Yan said: “He often said, “I have a saying which 1s the hundred tastes are complete.'” Yao-Shan 
said: “Something salty tastes salty. Something bland tastes bland. What 1s neither salty nor bland 1s a 
normal taste. What 1s meant by the phrase, “One hundred tastes are complete?'” Yun-Yan couldn't 
answer. Another day, Yao-Shan said: “What else did Bai-Zhang say?” Yun-Yan said: “Once Bai- 
Zhang entered the hall to address the monks. Everyone stood. He then used his staff to drive everyone 
out. The he yelled at the monks, and when they looked back at him he said: “What 1s 1t?” Yao-Shan 
said: “Why didn”t you tell me this before. Thanks to you today T”ve finally seen elder brother Hai.” 
Upon hearing these words Yun-Yan attained enlightenmernt. 


4) Vân Nham: Đại Bì Thiên Nhãấn— The Hands and Eyes oƒ the Bodhisattva 0ƒ Great Compassion 

Theo thí dụ thứ 89 của Bích Nham Lục, một hôm, Thiển Sư Vân Nham Đàm Thạnh (780-841) hỏi Đạo 
Ngộ: "Bồ Tát Đại Bi dùng tay mắt nhiều lắm để làm gì?" Đạo Ngộ nói: "Như người giữa đêm vói tay 
lại phía sau mò chiếc gối." Vân Nham nói: "Tôi hiểu." Đạo Ngộ hỏi: "Ông hiểu thế nào?" Vân Nham 
nói: "Toàn thân là tay mắt." Đạo Ngộ nói: "Nói đến tột cùng chỉ nói được tám phần." Vân Nham hỏi: 
"Sư huynh thế nào?" Đạo Ngộ nói: "Khắp thân là tay mắt (Thông thân thị thủ nhãn)." Theo Viên Ngộ 
trong Bích Nham Lục, Vân Nham và Đạo Ngộ cùng tham với Dược Sơn bốn mươi năm hông không 
dính chiếu. Dược Sơn xuất phát một tông Tào Động có ba người khiến đạo pháp thịnh hành. Dưới Vân 
Nham có Động Sơn; dưới Đạo Ngộ có Thạch Sương; dưới Thuyền Tử có Giáp Sơn. Bồ Tát Đại Bi có 
tám muôn bốn ngàn cánh tay Mẫu Đà La. Đại Bi có lắm tay mắt, các ông lại có hay không? Bách 
Trượng nói: "Tất cả ngữ ngôn văn tự thảy đều xoay về chính mình." Vân Nham thường theo Đạo Ngộ 
thưa hỏi giải nghi, một hôm hỏi Đao Ngộ: "Bồ Tát Đại Bi dùng nhiều tay mắt để làm gì?" Ngay ban 
đầu nên vì Vân Nham mà nhằm xương sống đánh, về sau khỏi thấy nhiều sắn bìm. Đạo Ngộ lại từ bi 
không thể làm như thế, lại vì Vân Nham nói đao lý, cốt ý khiến cho Vân Nham liên hiểu. Nói: "Như 
người giữa đêm vói tay lại phía sau mò chiếc gối. Chính khi đêm khuya không có ánh sáng đèn, lấy 
tay mò chiếc gối. Hãy nói con mắt ở chỗ nào?" Vân Nham liễn nói: "Tôi hiểu." Đạo Ngộ hỏi: "Ông 
hiểu thế nào?" Vân Nham nói: "Toàn thân là tay mắt." Đạo Ngộ bảo: "Nói đến tột cùng chỉ nói được 
tám phần." Vân Nham hỏi: "Sư huynh thế nào?" Đạo Ngộ nói: "Khắp thân là tay mắt." Hãy nói khắp 
thân là phải hay toàn thân là phải? Tuy giống như bùn mà lại thong thả. Người đời nay phần nhiều 
khởi tình giải nói: "Khắp thân là chẳng phải, toàn thân là phải." Chỉ thiết nhai ngôn cú của cổ nhân, 
chết dưới lời nói của cổ nhân. Đâu chẳng biết ý của cổ nhân, ý chẳng ở trên ngôn cú, đây đều là việc 
bất đắc dĩ mà thôi. Như nay chú thích lập phương thức, nói: "Nếu thấu được công án nầy liền hiểu bãi 
tham, rồi lấy tay mò khắp thân, mò ngọn đèn cây cột, trọn cho là hiểu được câu toàn thân. Nếu hiểu 
thế ấy, phá hoại cổ nhân chẳng ít." Vì thế nói: "Kia tham câu sống không tham câu chết." Cần phải 
bặt tình trần ý tưởng, lột trần bày lồ lộ, mới có thể thấy được câu Đại Bi. Đâu chẳng thấy Tào Sơn hỏi 
Tăng: "Khi ứng vật hiện hình như trăng trong nước thì thế nào?" Vị Tăng đáp: "Như lừa nhìn giếng." 
Tào Sơn nói: "Nói đến tột cùng chỉ nói được tám phần." Vị Tăng hỏi: "Hòa Thượng lại thế nào?" Tào 


2758 


Sơn đáp: "Như giếng nhìn lừa." Thế là Tào Sơn đã đồng ý với Đạo Ngộ vậy. Nếu các ông chạy trên 
lời nói mà thấy, hoàn toàn không thoát khỏi cái lồng bẫy của Đạo Ngộ và Vân Nham. Hành giả tu 
thiển không nên nhằm dưới câu chết, mà nên nhằm trên đầu đi—According to example 89 of the Pi- 
Yen-Lu, one day, Yun Yen asked Tao Wu, "What does the Bodhisattva of Great Compassion use so 
many hands and eyes for?" Tao Wu said, "Its like someone reaching back groping for a pillow In the 
middle of the night." Yun Yen said, "I understand." Tao Wu said, "How do you undersftand 1t?" Yun 
Yen said, "All over the body are hands and eyes." Tao Wu said, "You have said quite a bit there, but 
youTe only said eighty percent of 1t." Yun Yen said, "What do you say, Elder Brother?" Tao Wu said, 
"“Throughout the body (the whole body) are hands and eyes." According to Yuan-WUu 1n the Pi-Yen-Lu, 
Yun Yen and Tao Wu were fellow students under Yao Shan. For forty years Yun Yen$s side did not 
touch his mat. Yao Shan produced the whole Tslao-Tung school. There were three men with whom the 
Path of Dharma flourished: descended from Yun Yen was Tung Shan; descended from Tao Wu was 
Sh¡h Shuang; and descended from Chuan Tzu was Chia Shan. The Bodhisattva of Great Compassion 
has eighty-four thousand symbolic arms. Great Compassion has this many hands and eyes, do all of 
you? Pai Chang said, "All sayings and writings return to one's self.” Yun Yen often followed Tao Wu, 
to study and ask questions to settle his discernment with certainty. One day he asked him, "What does 
Bodhisattva of Great Compassion use so many hands and eyes for?" Right at the start Tao Wu should 
have given him a blow of the staff across his back, to avoid so many complications appearing later. But 
Tao Wu was compassionate, he couldnt be like this. Instead, he gave Yun Yen and explanation of the 
reason, meaning to make him understand immediately. Instead of hiting Yun Yen, Tao Wu said, "Its 
like someone reaching back groping for a pillow in the middle of the nght.” Groping for a pillow 1n the 
depths of the night without any lamplight, tell me, where are the eyes? Yun Yen immediately said, "I 
understand." Tao Wu said, "How do you understand 1t?" Yun Yen said, "All over the body are hands 
and eyes." Tao Wu said, "You have said quite a bit there, but youve only said eighty percent OoŸ 1t." 
Yun Yen said, "What do you say, Elder Brother?" Tao Wu said, ”"Throughout the body are hands and 
eyes." But say, 1s "all over the body" right, or 1s "throughout the body” right? Although they seem 
covered with mud, nevertheless they are bright and clean. People these days often make up emotional 
1nterpretations and say that "all over the body” 1s wrong, while "throughout the body” 1s right; theyTe 
marely chewing over the Ancients' words and phrases. They have died in the Ancients' words, far from 
realizing that the Ancients' meaning 1snt in the words, and that all talk 1s used as something that cant 
be avoided. People these days add footnotes and set up patterns, saying that 1f one can penetrate this 
case, then this can be considered understanding enough to put an end to study. Groping with their 
hands over their bodies and over the lamp and pillar, they all make a literal understanding of 
"throughout the body." If you understand this way, you degrade those Ancienfs quite a bịt. Thus 1t 1S 
said, "He studies the living phrase; he doesnt study the dead phrase." You must cut off emotional 
defilements and conceptual thinking, become clean and naked, free and unbound; only then will you 
be able to see this saying about Great Compassion. Havent you heard how Tslao Shan asked a monk, 
"How 1s 1t when the Dharmakaya (the body of reality) 1s mamifesting from 1n accordance with beings, 
like the moon (reflected) in the water?" The monk said, "Like an ass looking at a well." Tsao Shan 
said, "You have said quite a lot, but you've only said eighty percent of it." The monk said, "What do 
you say, Teacher?" Tsao Shan said, "Its like the well looking at the ass." This 1s the same meaning as 
the main case. If you go to their words to see, youT]l never be able to get out of Tao Wu's and Yun 
'Yen's trap. Zen practitioners should never die 1n the words; but walk right on Tao Wu's and Yun Yen's 
heads to versIfy. 


3) Vân Nham: Đại Sư Không Trụ —Great Teacher No Abode 
Vân Nham Đàm Thạnh (780-841) là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ chín. Vân 
Nham được nhắc tới trong các ví dụ thứ 70, 72 và §9 của Bích Nham Lục. Ngoài ra, có một vài chi tiết 


2759 


lý thú về vị Thiển sư này trong Truyền Đăng Lục, quyển XIV: Thiển Sư Đàm Thạnh sanh năm 780 tại 
Kiến Xương, thuộc Chung Lăng. Đàm Thạnh là môn đồ và là người kế vị Pháp của Dược Sơn Duy 
Nghiễm, và là Thầy của đại Thiền Sư Động Sơn Lương Giới. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Đàm 
Thạnh xuất gia rất sớm. Ban đầu sư đến tham học với Bá Trượng Hoài Hải ngót hai mươi năm mà 
chưa ngộ huyền chỉ. Bá Trượng qui tịch, sư đến tham học và trở thành đệ tử Dược Sơn Duy Nghiễm. 
Chính nơi đây pháp nhãn của ông được khai mở. Ông được Dược Sơn xác nhận làm người kế vị Pháp. 
Ngày hai mươi sáu tháng mười năm 841, sư nhuốm bệnh. Sau khi tắm gội xong, sư kêu chủ sự bảo: 
“Sắm sửa trai, ngày mai có Thượng Tọa đi.” Đến tối đêm hai mươi bảy, sư thị tịch. Sau khi thị tịch sư 
được vua ban hiệu “Đại Sư Không Trụ”——Zen Master Yun-Yen-T”an-Sheng, name of a Chinese Zen 
monk in the ninth century. We encounter Yun Yen in examples 70, 72 and §9 in Pi-Yan-Lu. Besides, 
there 1s some 1nteresting 1nformation on him 1n The Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan- 
Teng-Ln), Volume XIV: Zen master Yun-Yen-T”an-Sheng was born in 780 in Jian-Chang, Zhongling. 
Yun-Yen was a student and dharma successor of Yueh-Shan Wei-Yen, and the master of the great 
Ch'an master Tung-Shan Liang-Chieh. According to The Ching-Te-Ch°uan-Teng-Lu, Yun-Yen left 
home at an early age. Although he studied for about twenty years under Bai-Zhang-Huai-Hai he dịd 
not attain enlightenment. After Bai-Zhang passed away, he became a disciple of Yao-Shan-Wei-Yan. 
There his đharma eye opened and he was confirmed by Yueh-Shan as his dharma successor. Ôn the 
twenty-sixth day of the tenth month in 841, he became 1Ïll. After giving orders to have the bath readied 
he called the head of the monks and instructed him to prepare a banquet for the next day because a 
monk was leaving. Ôn the evening of the twenty-senventh he died. After his death, he received the 
posthumous tifle “Great Teacher No Abode.” 


6)_ Vân Nham: Đừng Đoán Uổng Công, Hãy Tới Hỏi Xem!—Don 't Waste Your Từùme to Guess, Lef's 
Come and Ask! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một hôm, Thiển Sư Vân Nham Đàm Thạnh (780-841) 
thượng đường dạy chúng với một câu chuyện ngắn: "Có ba vị khách lữ hành để ý một người đàn ông 
đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ nhìn ra ngoài phong cảnh. Vị lữ hành thứ nhất nói: Nhìn người đàn 
ông kìa. Tôi cho rằng ông ta đang tìm kiếm một con vật đang đi lạc khỏi bây.' 'Không phải vậy đâu, ' 
người thứ nhì nói 'ông ta chỉ đợi bạn đến thăm mà thôi.' 'Vô lý,' người thứ ba nói 'ông ta chỉ thưởng 
thức gió mát thôi.' Ba vị lữ hành tranh cãi nhưng không đi đến đồng thuận về việc tại sao người đàn 
ông lại đứng đó. Khi họ tới gần chỗ người đàn ông, vị thứ nhất lớn tiếng kêu người đàn ông: 'Có phải 
ông đang tìm kiếm một con dê lạc bầy không vậy?' 'Tôi làm gì có bầy dê nào,' người đàn ông trả lời. 
'Vậy thì ông đang đợi bạn?' người thứ nhì hỏi. 'Không, tôi không đợi bạn nào cả.' 'À,' người thứ ba nói 
'vậy thì ông chỉ thưởng thức gió mát thôi.' Không có gì đặc biệt cả,' người đàn ông nói. Ba người cùng 
hỏi: 'Vậy thì ông đứng đây làm gì?' Người đàn ông nói: 'Tôi chỉ đứng đây thôi.'"——According to the 
Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XIV, one day, Yun-yan entered 
the hall and addressed the assembly with this parable: "Three travelers noticed a man standing on a 
small hill looking out over the landscape. The first traveler said, Look at that man. I suppose he's 
searching the country round for an animal that has wandered from his herd.' Not at all,' the second 
said, he's simply watching out for a friend who's coming to visit hìm.' Nonsense,' said the third. 'He's 
Just enJoying the refreshing breeze'. The travelers argued among themselves but werent able to come 
to agreement about why the man was standing there. When they came nearer to him, the first traveler 
called out to the man, 'Are you looking for a goat or sheep that has wandered from your flock?' 'I dont 
have any flock,' the man replied. "Then are you watting for a friend?' the second asked. No, Ứm not 
waiting for a friend. 'Ah,' said the thữrd. TIt must be as I expected, that youre just enjoying the 
refreshing breeze.' Not particularly,' the man said. "Then what are you doing? the three travelers 
demanded. 'Im Just standing here. ” 


2760 


7) Vân Nham: Hòn Đá Ngoài Cửa Thành Đông Quảng Châu—A Stone at the East oƒ the City Gate 
0ƒ Kuang-Chou 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một hôm Dược Sơn hỏi Thiển Sư Vân Nham Đàm 
Thạnh (780-841): “Ngoài chỗ Bá Trượng ngươi còn đến đâu chăng?” Sư thưa: “Con từng đến Quảng 
Nam.” Dược Sơn hỏi: “Ta nghe nói ngoài cửa thành Đông ở Quảng Châu có một hòn đá bị Châu chủ 
đời đi chăng?” Sư nói: “Chẳng những Châu Chủ, dù hợp tất cả người toàn quốc đời cũng chẳng 
động.”—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XIV, 
one day Yao-Shan asked Yun-Yen: “Besides living at Mount Bai-Zhang, where else have you been?” 
Yun-Yen answered: “I was in Kuang-Nan (Southern China).” Yao-Shan said: “I've heard that east of 
the city gate of Kuang-Chou there 1s a great rock that the local governor can”t move, 1s that so?” Yun- 
Yan said: “Not only the governor! Everyone 1n the country together can”t move 1t.” 


8) Vân Nham: Lao Tác Thiên— Work in Zen Monasteries 

Một hôm, Vân Nham Đàm Thạnh đang cuốc rẫy gừng thì Thiển sư Đạo Ngộ bước đến hỏi: "Ông chỉ 
cuốc cái này, thế ông có cuốc cái kia được không?" Vân Nham trả lời: "Huynh hãy đem cái kia lại đây 
cho tôi cuốc." Trong nhiều thiển viện bên Trung Hoa thời đó, không chỉ chư Tăng làm việc thôi, mà 
bản thân các vị Hòa Thượng cũng dự phần vào lao tác—One day, Yun-yen T'an-shêng was hoeing on 
the ginger farm, when Tao-wu came up to him and asked, "You are Just hoeing this one, but can you 
hoe the other one?” Yun-yen-Tan-shêng retorted, "Bring me the other one." Ïn many monasteries 1n 
China, 1t was not only the monks that worked but the master himself shared therr labor. 


9) Vân Nham: Một Con Mắt—An Eye 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một dịp, Thiển Sư Vân Nham Đàm Thạnh (780-841) 
đang làm đôi giày cỏ, thì Động Sơn đến hỏi: "Muốn có một con mắt; nhờ thầy chỉ dạy, không biết có 
được không?" Vân Nham nói: "Để cho ai vậy?" Động Sơn nói: "Không có ai cả." Vân Nham nói: "nếu 
có thì ông để vào đâu?" Động Sơn không đáp, theo đó Vân Nham nói: "Người hỏi xin một con mắt, có 
phải y là con mắt không?" Động Sơn nói: "Không phải mắt." Vân Nham thét lên tiếng "Chu choa" 
nghe dễ sợ—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chuan-Teng-Lu), Volume 
XIV, on one occasion, when Yun-Yen was engaged in making straw-sandals, when Tung-shan came 
and asked, "I wish to get an eye by your kind 1nstruction; 1s 1t possible for me to have one?” Yun-Yen 
said, "To whom dĩd you give yours away?” Tung-shan said, "Master, I have had none.” Yun-Yen said, 
"If you have, where would you set 1t up?" Tung-shan made no reply, whereupon the master remarked, 
“The one asks for an eye, 1s he the eye?” Tung-shan said, “That 1s no eye." Yun-Yen burst Into a 
terrible scolding, exclaiming, "Chua!" 


10) Vân Nham: Một Tức Sáu, Sáu Tức Một!—One Is Six, Six Is One! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một hôm, Dược Sơn hỏi Vân Nham Đàm Thạnh (780- 
841): “Ta nghe ngươi biết làm sư tử múa phải chăng?” Sư thưa: “Phải.” Dược Sơn hỏi: “Múa được mấy 
suất?” Sư thưa: “Múa được sáu suất.” Dược Sơn nói: “Ta cũng múa được.” Sư hỏi: “Hòa Thượng múa 
được mấy suất?” Dược Sơn đáp: “Ta múa được một suất.” Sư nói: “Một tức sáu, sáu tức một.”— 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆ°uan-Teng-Lu), Volume XIV, one day, 
Yao-Shan asked: “I've heard that you can tame lions. Is that so?” Yun-Yen said: “Yes.” Yao-Shan 
said: “How many can you tame?” Yun-Yen said: “Six.” Yao-Shan said: “I can tame them too.” Yun- 
'Yen asked: “How many does the master tame?” Yao-Shan said: “One.” Yun-Yen said: “One 1s six. S1X 
1s one.” 


2761 


11) Vân Nham: Nấu Trà— To Make Tea 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một hôm, Thiền Sư Vân Nham Đàm Thạnh (780-841) 
nấu trà, Đạo Ngô hỏi: “Nấu trà cho ai?” Sư đáp: “Có một người cần.” Đạo Ngô hỏi: “Sao không dạy y 
tự nấu?” Sư đáp: “May mà có tôi ở đây để làm việc này.”—According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XIV, one day, Zen master Yun-Yan was making 
tea. T”ao-Wu asked him: “Who are you making tea for?” Yun-Yen said: “There”s someone who wanfts 
1t.” T?ao-Wu then asked: “Why don't you let him make 1t himself?” Yun-Yen said: “Fortunately, lm 
here to do 1t.” 


12) Vân Nham: Nhất Cú Bách Vị One Hundred Tastes in One Phrase 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một hôm, Thiển Sư Dược Sơn hỏi Vân Nham Đàm 
Thạnh (780-841): “Ở đâu đến?” Sư thưa: “Ở Bá Trượng đến.” Dược Sơn hỏi: “Bá Trượng có ngôn cú 
gì để chỉ dạy đồ chúng?” Sư thưa: “Thường ngày hay nói “Ta có một câu đầy đủ trăm vị.'” Dược Sơn 
hỏi: “Mặn là mặn, lạt là lạt, không mặn không lạt là vị thường, thế nào một câu đầy đủ trăm vị?” Sư 
không đáp được. Dược Sơn hỏi: "Đối với chuyện sống chết trước mắt, Bách Trượng có biện pháp gì?" 
Sư đáp: "Bách Trượng nói không có sống chết trước mắt." Dược Sơn hỏi: "Ông ở Bách Trượng được 
bao lâu?" Sư đáp: "Đã 20 năm." Dược Sơn nói: "Ông ở chỗ Bách Trượng 20 năm mà vẫn chưa trừ bỏ 
tục khí."——According to the Records of the Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XIV, 
one day, Yao-Shan asked Yun-Yen: “Where have you come from?” Yun-Yen said: “From Bai-Zhang.” 
Yao-Shan asked: “What did Bai-Zhang say to his disciples?” Yun-Yen said: “He often said, “I have a 
saying which ¡is the hundred tastes are complete.'” Yao-Shan said: “Something salty tastes salty. 
Something bland tastes bland. What 1s neither salty nor bland 1s a normal taste. What 1s meant by the 
phrase, “One hundred tastes are complete?°” Yun-Yen couldn't answer. Yao-Shan said, "What dịd Bai- 
Zhang say about the life and death before our eyes?” Yun-Yen said: "He said that there is no life and 
death before our eyes." Yao-Shan said, "How long were you at Bai-zhangs place?" Yun-Yen said: 
”“Twenty years." Yao-Shan said, "Šo you spent twenty years with Bai-zhang, but you still havent rid 
yOourself of rustic way.” 


13) Vân Nham: Nói Được Lại Chẳng Nói!— What He Answers Is Not Spoken! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục XIV, sau khi Thiển Sư Vân Nham Đàm Thạnh (780-841) đến Hồ 
Nam, trụ trì núi Vân Nham (vách đá mây), huyện Du, Đàm Châu. Sư lấy tên núi nầy làm tên mình. 
Một hôm, sư bảo chúng: “Có đứa trẻ nhà kia, hỏi đến không có gì nói chẳng được.” Động Sơn Lương 
Giới hỏi: “Trong ấy có kinh sách nhiều ít?” Sư thưa: Một chữ cũng không.” Động Sơn nói: “Sao được 
biết nhiều thế ấy?” Sư thưa: “Ngày đêm chưa từng ngủ.” Động Sơn hỏi: “Lầm một việc được chăng?” 
Sư thưa: “Nói được lại chẳng nói.”—Acording to The Ching-Te-Chˆuan-Teng-Lu, Volume XIV, later 
he went to live on Mount Yun-Yen (Cloud-Crag) in Hu-Nan, from which his name derived. After 
becoming an abbot, Yun-Yen addressed the monks, saying: ““There 1s the son of a certain household. 
There 1s no question that he cant answer.” T?ong-Shan came forward and asked: “How many classic 
books are there 1n his house?” Yun-Yen said: “Not a single word.” T?ong-Shan said: “Then how can he 
be so knowledgeable?” Yun-Yen said: “Day and night he has never slept.” T”ong-Shan said: “Can he 
be asked about a certain matter?” Yun-Yen said: “What he answers 1s not spoken.” 


14) Vân Nham: Phật Xưa! Phật Xưa!— An Ancient Buddha! An Ancient Buddha! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một hôm, Thiển Sư Vân Nham Đàm Thạnh (780-841) 
hỏi vị Tăng: “Ở đâu đến?” Tăng thưa: “Thêm hương rồi đến.” Sư hỏi: “Thấy Phật chăng?” Vị Tăng 
nói: “Thấy.” Sư hỏi: “Thấy ở đâu?” Vị Tăng nói: “Thấy ở hạ giới.” Sư nói: “Phật xưa! Phật xưa!”—— 
According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume XIV, one day, 
Zen master Yun-Yan asked a monk: “Where have you come from?” The monk said: “From T”ien- 


2762 


Xiang (heavenly figure).” Yun-Yen said: “Did you see a Buddha or not?” The monk said: “[ saw one.” 
Yun-Yen asked: “Where địd you see him?” The monk said: “[ saw him 1n the lower realm.” Yun-Yen 
said: “An ancient Buddha!l An ancient Buddha!” 


15) Vân Nham: Sư Tử Múa—A Lion Dances 

Một hôm sư đến Qui Sơn Linh Hựu, Qui Sơn hỏi: “Nghe trưởng lão ở chỗ Dược Sơn làm sư tử múa 
phải chăng?” Sư đáp: “Phải.” Qui Sơn hỏi: “Thường múa hay có khi nghỉ?” Sư đáp: “Cần múa thì múa, 
cần nghỉ thì nghỉ.” Qui Sơn hỏi: “Khi nghỉ sư tử ở chỗ nào?” Sư đáp: “Nghỉ! Nghỉ!?—One day, Yun- 
Yan was at Mount Kui. Kui-Shan asked him: “I've often heard that when you were at Yao-Shan you 
tamed lions. Is that so?” Yun-Yan said: “Yes.” Kui-Shan asked: “Were they always under control, or 
Just sometimes?” Yun-Yan said: “When I wanted them under control they were under control. When I 
wanted to let them loose, they ran loose.” Kui-Shan said: “When they ran loose where they were?” 
'Yun-Yan said: “Theyˆre loose† Theyˆre loose!” 


16) Vân Nham: Thông Thân Thị Thủ Nhãấn— The Whole Body is Ear and Eye 

Toàn thân đều là tai là mắt. Thiển tông dùng từ nầy để khuyến khích sự quên đi thế đối lập giữa quan 
niệm chủ khách nhằm tiến đến cảnh giới nhất như. Theo thí dụ thứ §9 của Bích Nham Lục, một hôm 
Vân Nham hỏi Đạo Ngộ: "Bồ Tát Đại Bi dùng tay mắt nhiều lắm để làm gì?" Đạo Ngộ nói: "Như 
người giữa đêm vói tay lại phía sau mò chiếc gối." Vân Nham nói: "Tôi hiểu." Đạo Ngộ hỏi: "Ông 
hiểu thế nào?" Vân Nham nói: "Toàn thân là tay mắt." Đạo Ngộ nói: "Nói đến tột cùng chỉ nói được 
tám phần." Vân Nham hỏi: "Sư huynh thế nào?" Đạo Ngộ nói: "Thông thân thị thủ nhãn (khắp thân là 
tay mắt)."—The whole body ¡s ear and eye. Zen secfs use the term to encourage practitioners to ignore 
both subJective and objective concepts in order to reach the realm of oneness. According to the 
example 89 of the Pi-Yen-Lu, one day Yun Yen asked Tao Wu, "What does the Bodhisattva of Great 
Compassion use so many hands and eyes for?" Tao Wu said, "Its like someone reaching back groping 
for a pillow 1n the middle of the night." Yun Yen said, "I understand." Tao Wu said, "How do you 
understand 1t?" Yun Yen said, "All over the body are hands and eyes." Tao Wu said, "You have said 
quite a bit there, but youre only said eighty percent of it." Yun Yen said, "What do you say, Elder 
Brother?" Tao Wu said, ”Phroughout the body are hands and eyes." 


17) Vân Nham: Thụ Khởi Tảo Tuệ (Đưa Chổi Lên)— Held up the Broom 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, có một lần khi Thiền Sư Vân Nham Đàm Thạnh (780- 
841) đang quét đọn sân chùa, Đạo Ngộ bảo ông: "Ông quét vội quá!" Vân Nham nói: "Ông nên biết 
rằng có một thứ không vội." Đạo Ngộ nói: "Trong trường hợp đó, có phải là vầng trăng thứ nhì hay 
không?" Vân Nham đưa cây chổi lên và nói: "Vâng trăng nào đây?" Đạo Ngộ bỏ đi. Về sau, Huyễn Sa 
Sư Bị nghe chuyện này nói: "Chính xác là vầng trăng thứ nhì."——According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XIV, once, when Yun-Yan was sweeping the 
temple yard, Daowu said to him, “Too hurried!" Yun-Yan said, "You should know that there 1s a 
something that 1s not hurried." Daowu said, "In that case, 1s there a second moon?” Yun-Yan held up 
the broom and said, "What moon 1s this?" Daowu then went off. Later, Hsuan-sha heard about this and 
said, "Exactly the second moon."” 


CMLIV. Vân Phong: Yun-Feng 

1) Cái Nắm Tay— Yun-Feng's Fist 

Thiền sư Vân Phong (?-956), đời thứ ba dòng Vô Ngôn Thông, quê ở Từ Liêm, huyện Vĩnh Khương. 
Sư xuất gia tu học từ khi hãy còn rất nhỏ. Sau sư trở thành một trong những đệ tử xuất sắc nhất của 
Thiền sư Thiện Hội. Một hôm Thiển sư Thiện Hội bảo sư: “Sống chết là việc lớn, cần phải thấu triệt.” 
Thiển Sư Vân Phong (2-956) hỏi: “Khi sống chết đến làm sao tránh được?” Thiện Hội đáp: “Hãy nắm 


2763 


lấy chỗ không sống không chết mà tránh.” Sư lại hỏi: “Thế nào là chỗ không sống không chết?” Thiện 
Hội đáp: “Ngay trong sống chết nhận lấy mới được.” Sư hỏi: “Làm sao mà hiểu?” Thiện Hội bảo: 
“Ngươi hãy đi đi chiều hẳn lại” Chiều đến sư lại vào và hỏi nữa. Thiện Hội bảo: “Đợi sáng mai, 
chúng sẽ chứng minh cho ngươi.” Ngay đó sư liền ngộ. Thiền sư Thiện Hội hỏi: “Ông thấy được đạo lý 
gì?” Sư đáp: “Đệ tử đã lãnh hội được rồi!” Thiện Hội lại hỏi: “Ông đã lãnh hội cái gì?” Sư bèn đưa 
nắm tay lên nói: “Cái này không đáng.” Thiển sư Thiện Hội không hỏi nữa—A Vietnamese monk of 
the third lineage of the Wu-Yun-T”ung, from Từ Liêm, Vĩnh Khương district. He left home to become 
a monk when he was very young. Later he became one of the most outstanding disciples of Zen Master 
Thiện Hội. One day, Zen master Thiện Hội said to hìm: “Life and death are great matters, you should 
thoroughly understand.” He asked: “When life and death arrive, how can we avoid?” Thiện Hội 
replied: “To avoid life and death by relying on the non-birth and non-death matters.” He asked: “What 
are the non-birth and non-death matters?”” Zen master Thiện Hội said: “You should do all these right in 
le and death.” He asked again: “How can I understand?” Zen master Thiện Hội replied: “Go and 
come back in the afternoon.” He came back in the afternoon and asked his master again. His master 
said to hìm: “Wait until tomorrow morning, the assembly will prove them to you.” He suddenly 
awakened. Zen master Shan-hui asked, “What truth have you seen?” Van Phong said, “ve 
comprehended.” Shan-hui asked again, “What have you comprehended?”' Van Phong held up a fist and 
said, “Its not worth this one.” Shan-hui stopped asking him. 


2) Vân Phong: Thế Nào Là Chỗ Không Sống Không Chế!t?—What Are the Non-birth and Non- 
death Matters 2 

Thiền Sư Vân Phong (?-956), đời thứ ba dòng Vô Ngôn Thông, quê ở Từ Liêm, huyện Vĩnh Khương. 
Sư xuất gia tu học từ khi hãy còn rất nhỏ. Sau sư trở thành một trong những đệ tử xuất sắc nhất của 
Thiên sư Thiện Hội. Một hôm Thiển sư Thiện Hội bảo Vân Phong (2-956): “Sống chết là việc lớn, cần 
phải thấu triệt.” Sư hỏi: “Khi sống chết đến làm sao tránh được?” Thiện Hội đáp: “Hãy nắm lấy chỗ 
không sống không chết mà tránh.” Sư lại hỏi: “Thế nào là chỗ không sống không chết?” Thiện Hội 
đáp: “Ngay trong sống chết nhận lấy mới được.” Sư hỏi: “Làm sao mà hiểu?” Thiện Hội bảo: “Ngươi 
hãy ởi đi chiều hẳn lại.” Chiều đến sư lại vào và hỏi nữa. Thiện Hội bảo: “Đợi sáng mai, chúng sẽ 
chứng minh cho ngươi.” Ñgay đó sư liền ngộ—Zen master Van Phong, a Vietnamese monk of the third 
lineage of the Wu-Yun-T”ung, from Từ Liêm, Vĩnh Khương district. He left home to become a monk 
when he was very young. Later he became one of the most outstanding disciples of Zen Master Thiện 
Hội. One day, Zen master Thiện Hội said to hìm: “Life and death are great matters, you should 
thoroughly understand.” He asked: “When life and death arrive, how can we avoid?” Thiện Hội 
replied: ““Io avoid life and death by relying on the non-birth and non-death matters.” He asked: “What 
are the non-birth and non-death matters?” Zen master Thiện Hội said: “You should do all these right in 
le and death.” He asked again: “How can I understand?” Zen master Thiện Hội replied: “Go and 
come back ¡in the afternoon.” He came back In the afternoon and asked his master again. His master 
said to him: “Wait until tomorrow morning, the assembly will prove them to you.” He suddenly 
awakened. 


CMLY. Vân Phong Chí Tuyên: Yun-ƒêng Chỉh-ch 'uan 
1) Trăng Soi Đáy Nước Chẳng Lưu Hình— The Moon Rejlected Deep in the Pool But the WWater 
Shows No Trace 0ƒ lts Penetration 

Thiển sư Chí Tuyển Vân Phong, tên của một vị Thiển sư Trung Hoa. Hiện nay chúng ta không có 
nhiều tài liệu chỉ tiết về Thiển sư Chí Tuyển; tuy nhiên, có một bài văn ngắn dạy Thiển của Sư trong 
Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XVI. Theo Thiển sư Vân Phong Chí Tuyển, tất cả sự luyện tập của 
thiển sinh ở trong Thiển đường, dầu là thực chứng hay lý luận đều đặt trên nguyên tắc cơ bản "Vô 
công dụng hạnh." Sư đã mô tả điều này bằng mấy vần thơ sau đây: 


2764 


"Bóng trúc quét thểm trần bất động, 
Trăng soi đáy nước chẳng lưu hình." 
Zen master Chih-chuan Yun-feng, name of a Chinese Zen. We do not have detailed documents on this 
Zen Master; however, there 1s a short passage of his teaching on Zen in The Wudeng Huiyuan, 
Volume XVI. According to Zen master Yun-fêng Chih-chuan, all the training of the monk in the 
Zendo, In practice as well as in theory, 1s based on this principle of "meritless deed". He poetically 
expressed this idea as follows: 
“The bamboo-shadows move over the stone steps 
As 1 to sweep them, but no dust 1s stirred; 
The moon 1s reflected deep In the pool, 
But the water shows no trace of 1ts penetration."” 


2) Vân Phong Chí Tuyên: Vô Công Dụng Hạnh— Manner oƒ Action Without Effort 
Theo Thiển sư Vân Phong Chí Tuyển trong Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XVI, tất cả sự luyện tập 
của thiển sinh ở trong Thiển đường, dầu là thực chứng hay lý luận đều đặt trên nguyên tắc cơ bản "Vô 
công dụng hạnh (hạnh không cố gắng dụng công)." Sư đã mô tả điều này bằng mấy vần thơ sau đây: 
"Bóng trúc quét thêm trần bất động, 
Trăng soi đáy nước chẳng lưu hình." 
According to Zen master Yun-fêng Chih-chuan in The Wudeng Huiyuan, Volume XVI, all the training 
of the monk In the Zendo, in practice as well as in theory, 1s based on this principle of "meritless deed”. 
He poetically expressed this idea as follows: 
“The bamboo-shadows move over the stone steps 
As 1 to sweep them, but no dust 1s stirred; 
The moon 1s reflected deep In the pool, 
But the water shows no trace of 1ts penetration."” 


CMLVI. Vấn Nhị Bách Úc Và Đúc Phật— Sronakotivimsa and the Buddha 

Vấn Nhị Bách Ức là một trong những đệ tử của Đức Phật. Trong thành Xá Vệ có một nhạc sĩ tên Vấn 
Nhị Bách Ức, được coi như là một trong những đệ tử tinh chuyên nhất của Phật. Khi Phật còn tại thế, 
tỳ khưu Nhị Thập Ức Nhĩ đã chứng quả A-La-Hán. Ngài đã sống trên các tầng trời đến 91 kiếp, dưới 
lòng bàn chân có lông dài hai tấc, chân không bao giờ phải dẫm đất. Ngài xuất thân từ gia đình giàu 
có. Lúc nhỏ được cha mẹ nuông chìu hết mực, không để cho chân chạm đất, vì thế dưới bàn chân mọc 
ra lông đen dầy rậm, cơ thể yếu ớt. Một hôm cậu ngẫu nhiên có cơ duyên được nghe Phật thuyết pháp, 
vô cùng cảm động, xin phát nguyện xuất gia theo Phật. Nhưng cha mẹ sợ anh ta cực khổ nên cực lực 
phản đối. Sự phản đối của cha mẹ không làm lay chuyển quyết tâm của Vấn Nhị Bách Ức. Sau khi 
xuất gia, Vấn Nhị Bách Ức rất chăm chỉ, khắc khổ tu hành, nhưng vì cơ thể không khá hơn, cảm thấy 
khó mà tiếp tục, định hoàn tục làm Phật tử tại gia hộ pháp. Đức Phật nói với Vấn Nhị Bách Ức: “Khi 
người đánh đàn, nếu như dây đàn quá căng, sẽ bị đứt. Còn quá chùng? Sẽ không ra tiếng. Tu hành như 
đánh đàn, dây đàn không thể căng hoặc quá chùng. Phàm việc gì cũng vừa độ.” Vấn Nhị Bách Ức 
nghe theo mà hành trì, về sau đắc quả A La Hán—One of the Buddha°s disciples in Sravasti, defined 
as the most zealous of Sakyamuni”s disciples, who became an arhat. Having lived in a heaven for 
ninety-one kalpas, where his feet did not touch the ground. He came from a wealthy family. His 
parents loved him dearly and very much pampered him during his childhood. He was not allowed to 
touch the ground with his feet. Later, thick hair grew on his sole, and he was very feeble indeed. One 
day, by chance, he had the oportumty to hear the Buddha”s teaching, and he was deeply moved. He 
vowed to leave his home to become a monk, but his parents obJected strongly for fear that he might 
suffer hardship. His parents` objJections could not shake the determination of Sronakotivimsa, who 
practiced diligently after his ordination. But his health still showed no 1mprovement. Finally, he felt he 


2765 


could not sustain himself any longer. Thus he wanted to return to laity and to support Buddhism 
through almsgiving. The Buddha told Sronakotivimsa: “When you play the harp, the string 1s too tipht, 
1t will snap. IÝ too loose? It will not make a sound. Our practice 1s like playing the harp. The strings 
must be neither too tight nor too loose. Attend to anything 1n the appropriate manner.” Sronakotivimsa 
obeyed the Buddha's instruction and eventually attained Arhatship. 


CMLVII. Vận Am Phổ Nham: Yun-an P'u-yen 

1) Lâm Tế Khất Thực— Lin Chỉ Asks for Alms 

Một hôm, Thiền sư Vận Am Phổ Nham thăng tòa và nói: “Tâm Tế đi vào kinh đô trên chuyến khất 
thực của mình. Ngài đi đến cửa của một ngôi nhà và nói: 'Chỉ cần để vào bát cửa lão Tăng những gì 
mà thường ngài bà hay để.” Người nữ thí chủ nói: “Một gã ham ăn!” Thiển sư Vận Am đưa ra lời 
bình: “Khi mà bà già kia qua đời, Lão Tăng sẽ không làm đám ma cho bà ấy.” “Những chuyến khất 
thực” có nghĩa là “giáo hóa trong Pháp, hướng dẫn đi đến chân lý”, nhưng trong nhà Thiền cũng dùng 
với nghĩa khất thực. Khất thực được xem như là phương tiện để giáo hóa công đức bố thí của đàn na 
tín thí —One day, Zen master Yun-an took the high seat and said: “Lin Chi entered the capital on his 
begging rounds. He went to the door of a house and said, 'Just put your usual fare into my bowÏ'.” The 
woman replied: “What a glutton!” Zen master Yun-an commented: “When that old woman died, I 
wouldnt have given her a funeral!” “Begsing rounds” literally means “to educate in the Dharma, to 
guide toward the truth”, but which in Zen also used to mean mendicancy. Alms-begging was regarded 
as a means to educate the lay-people 1n the virtue of g1ving. 


2) Vận Am Phổ Nham: Phản Y— Returns the Vesinenf 

Vận Am Phổ Nham (1156-1226), tên của một vị Thiển Tăng tông Lâm Tế Trung Hoa vào thế kỷ thứ 
XII. Chúng ta không có chỉ tiết về Thiển Sư Vận Am Phổ Nham, chỉ biết Sư là một trong những đệ tử 
nối pháp nổi trội nhất của Thiển Sư Sùng Nguyên Tùng Nhạc. Khi đến sần thị tịch, Thiền sư Sùng 
Nguyên cố truyền y áo từ thời tiên sư Bạch Vân lại cho đệ tử Phổ Nham, người sắp trở về tỉnh quê của 
mình. Tuy nhiên, Phổ Nham từ chối không nhận, mặc dầu Phổ Nham đã nhận một bức chân dung của 
Sùng Nguyên. Nói về Vận Am trả lại y áo của Bạch Vân Thủ Đoan cho thầy mình là Sùng Nguyên 
Tùng Nhạc, Bắc Giản Cư Gian (1164-1246), một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ XIH, đã viết 
bài ca ngợi: “Thượng Tọa Phổ Nham, chính thực là sự truyền thừa Pháp từ đức Thích Ca Mâu Ni đến 
Ma Ha Ca Diếp trên đỉnh Linh Thứu Sơn. Phổ Nham đã trả lại áo như một đôi dép rách.”—Yun-an 
Pu-yen (Unan Fugan), name of a Chinese Lin-chi Zen monk in the thirteenth century. We do not have 
detailed information regarding Zen Master Yun-an Pu-yen. We only know that he was one of the most 
outstanding Dharma hetrs of Zen Master Sung-yuan Chung-yueh. When Zen master Sung-yuan was 
near the end of his life, attempted to transmit the vestment of Bai-Yun Shou-Tuan, his late master, to 
his disciple P'u-yen, who was about to return to his home province. However, P'u-yen refused to accept 
1, though he did accept a porftrait of Sung-yuan. Regarding Yun-an Pu-yens return of Bai-yun Shou- 
tuans vestment to his master Sung-yuan Chung-yueh, Zen master Bei-Jian, a Chinese Zen masterin 
the thirteenth century, wrote 1n praise: “Venerable Yun-an Pu-yen, true to Sakyamunis transmission 
of the Dharma to Mahakasyapa on the Vulture Peak, rejected the brocade vestment like a palr of 
worn-out sandals” 


CMLVIILVi Diệu Pháp: Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện—Abhidharma: Fourteen Unwholesome 
Factors 

Theo Vi Diệu Pháp, có mười bốn tâm sở bất thiện. Thứ nhất là tâm sở Si. Si hay moha đồng nghĩa với 

vô minh. Bản chất của nó là làm cho tinh thân chúng ta mù quáng hay chẳng biết gì. Nhiện vụ của nó 

là làm cho chúng ta không thấu suốt được bản chất thật của sự vật. Nó hiện đến khi chúng ta không có 

chánh kiến. Nó chính là gốc rễ của tất cả những nghiệp bất thiện. Thứ nhì là tâm sở Vô Tàm. Tự mình 


2766 


không biết xấu hổ khi thân làm việc xằng bậy, khi khẩu nói chuyện xằng bậy. Thứ ba là tâm sở Vô 
Quý. Vô quý là không biết hổ thẹn với người khi thân khẩu làm và nói chuyện xằng bậy. Vô quý xãy 
ra khi chúng ta thiếu tự trọng chính mình và thiếu kính trọng người. Thứ tư là tâm sở Phóng Dật. Đặc 
tánh của phóng dật là không tỉnh lặng hay không thúc liễm thân tâm, như mặt nước bị gió lay động. 
Nhiệm vụ của phóng đật là làm cho tâm buông lung, như gió thổi phướn động. Nguyên nhân gần đưa 
tới bất phóng dật là vì tâm thiếu sự chăm chú khôn ngoan. Thứ năm là tâm sở Tham. Tham là căn bất 
thiện đầu tiên che đậy lòng tham tự kỷ, sự ao ước, luyến ái và chấp trước. Tánh của nó là bám víu vào 
một sự vật nào đó hay tham lam đắm nhiễm những øì nó ưa thích. Nghiệp dụng của nó là sự bám chặt, 
như thịt bám chặt vào chảo. Nó hiện lên áp chế khi chúng ta không chịu buông bỏ. Nguyên nhân gần 
đưa đến tham là vì chúng ta chỉ thấy sự hưởng thụ trong sự việc. Thứ sáu là tâm sở Tà Kiến. Tà kiến 
là thấy sự vật một cách sai lầm. Tánh và nghiệp dụng của nó là giải thích sai lầm mà cho là trúng. 
Nguyên nhân gần của nó là không chịu tin theo tứ diệu đế. Thứ bảy là tâm sở Ngã Mạn. Tánh của tâm 
sở nây là cao ngạo, ỷ tài ỷ thế của mình mà khinh dễ hay ngạo mạn người. Nó được coi như là tánh 
điên rỗ. Thứ tám là tâm sở Sân. Tánh của tâm sở nầy là ghét hay không ưa những cảnh trái nghịch. 
Nghiệp dụng của nó là tự bành trướng và đốt cháy thân tâm của chính nó. Thứ chín là tâm sở Tật Đố 
hay Ganh Ty. Tánh của tật đố hay ganh ty là ganh ghét đố ky những gì mà người ta hơn mình hay sự 
thành công của người khác. Nguyên nhân đưa đến tật đố là không muốn thấy sự thành công của người 
khác. Thứ mười là tâm sở Xan Tham. Tánh của xan tham hay bỏn xẻn là muốn che dấu sự thành công 
hay thịnh vượng của mình vì không muốn chia xẻ với người khác. Thứ mười một là tâm sở Lo Âu. Lo 
âu khi làm điều sai phạm. Thứ mười hai là tâm sở Hôn Trầm. Tánh của hôn trầm là làm cho tâm trí 
mờ mịt không sáng suốt. Thứ mười ba là tâm sở Thụy Miên. Tánh của thụy miên là buồn ngủ hay gục 
gật làm cho tâm trí mờ mịt không thể quán tưởng được. Thứ mười bốn là tâm sở Hoài Nghỉ. Hoài nghi 
có nghĩa là hoài nghi về mặt tinh thần. Theo quan điểm Phật giáo thì hoài nghi là thiếu khả năng tin 
tưởng nơi Phật, Pháp, Tăng—According to The Abhidharma, there are fourteen unwholesome factors. 
The first unwholesome factor 1s Moho (delusion or 1gnorance). Delusion or moha 1s a synonym for 
avijja, Ignorance. Its characteristic is menfal blindness or unknowing. Its funcfion 1s non-penetration, or 
concealment of the real nature of the objJect. It is manifested as the absence of right understanding or 
as mental darkness. Ïts proximate cause 1s unwise attention. It should be seen as the root of all that 1s 
unwholesome. The second unwholesome factor 1s Ahirikam (shamelessness). Shamelessness 1s the 
absence of disgust at bodily and verbal misconduct. The thrd unwholesome factor 1s Anoftappam. 
Fearlessness of wrong doing, or moral recklessness 1s the absence of dread on account of bodily and 
verbal misconduct. This happens due to lack of respect for self and others. The fourth unwholesome 
factor 1s Uddhaccam (restlessness, unrestrained, loose, distracted, agitation). It has the characteristic of 
disquietude, like water whipped up by the wind. Iís function 1s to make the mind unsteady, as wind 
makes the banner ripple. Ít 1s manifested as turmoll. Ïts proximate cause 1s unwise attention to mental 
disquiet. The fifth unwholesome factor 1s Lobho. Greed, the first unwholesome root, covers all degrees 
of selfish desire, longing, attachmernt, and clinging. Its characteristic 1s ørasping an obJect. lts function 
1s sfIcking, as meat sticks to a hot pan. Ït 1s manifested as not giving up. Ï(s proximate cause 1s seeing 
enJoymernt in things that lead to bondage. The sixth unwholesome factor 1s Ditthi (wrong view). False 
View means seeing wrongly. Its characteristic 1s unwise or unjustified interpretation or belief. Its 
function 1s fo preassume. Ït 1s manifested as a wrong interpretation or belief. lts proximate cause 1s 
unwillingness to see the noble ones. The seventh unwholesome factor 1s Mano (concelt or pride). 
Conceit has the characteristic of haughtiness. Its function 1s self-exaltation. lí 1s manifested as 
vainglory. lts proximate cause 1s øreed disassociated from views. It should be regarded as madness. 
The eieghth unwholesome factor 1s Doso (hatred or i1ll-will). Doso, the second unwholesome Toot, 
comprises all kinds and degrees of aversion, 1ll-w1ll, anger, 1rritation, annoyance, and animosity. Ïts 
characteristic 1s ferosity. Its function 1s to spread, or burn up 1ts own support, 1.e. the mind and body in 
which 1t arises. Ït is manifested as persecuting, and 1s proximate cause 1s a ground for annoyance. The 


2767 


ninh unwholesome factor 1s Issa (envy). Envy has the characteristc of being Jjealous of other”s 
success. Its function 1s to be dissatisfied with otherˆs success. It 1s manifested as aversion towards that. 
lts proximate cause 1s other”s success. The tenth unwholesome factor 1s Macchariyam (avarice). The 
characteristic Of avarice or stinginess 1s concealing one”s own success when 1t has been or can be 
obtained. Its function 1s not to bear sharing these with others. lt 1s manifested as shrinking away from 
sharing and as meanness or sour feeling.. lís proximate cause 1s one”s own sucess. The eleventh 
unwholesome factor 1s Kukkuccam. Worry or remorse after having done wrong. Its characterIstiC 1s 
subsequent regret. lts function 1s to sorrow over what has or what has not been done. lt 1s manifested as 
remorse. “The twelfth unwholesome factor 1s Thinam. Sloth ¡is sluggishness or dullness of mind. Its 
characteristic 1s lack of driving power. Its function 1s to dispel energy. Ït 1s manifested as the sinking of 
the mind. Its proximate cause 1s unwise attention to boredom, drowsiness, etc. Sloth 1s identified as 
sickness of consciousness or cittagelanna. The thirteenth unwholesome factor 1s Middham. Torpor 1s 
the morbid state of the mental factors. Its characteristic 1s unwieldiness. Its function 1s to smother. Ïf 1s 
manifested as drooping, or as nodding and sleepiness. Sloth and torpor always occur in conJunction, 
and are opposed to energy. Torpor 1s identified as sickness of the mental factors or kayagelanna. The 
fourteenth unwholesome factor 1s Vicikiccha (doubt). Doubt sigmifiies spiritual doubt, from a Buddhist 
perspective the Inability to place confidence 1n the Buddha, the Dharma, the Sangha, and the training. 


CMLIX. Viên Chiếu: Vien Chieu 

1)_ Bổn Ý Chư Phật Thuyết Pháp— The Original Meaning oƒ the Buddhas' Preaching 

Có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Viên Chiếu: “Chư Phật thuyết pháp là để giáo hóa chúng sanh mọi loài, 
nếu hiểu được bổn ý thì gọi là xuất thế, bổn ý là gì?” Sư đáp: “Xuân dệt hoa như gấm, thu sang lá tựa 
vàng (Xuân chức hoa như cẩm, thu lai diệp tự hoàng).”——A monk asked Zen master Vien Chieu, “The 
Buddhas preach in order to teach and to convert beings. If comprehending to their original intention 1s 
called transcending the world. What does 'original intention mean?” The master replied, “Spring 
weaves flowers like brocades, when autumn comes the leaves look like gold.” 


2) Viên Chiếu: Cấp Hồi Cựu Nham Ẩn, Mạc Kiến Hứa Chân Quân!—GŒo Back to Your Old 
Mountain to Live in Seclusion, Try Not to Meet Mister Hsu-.Jen ! 
Một hôm, có một vị Tăng nói: “Rắn sắp chết giữa đường, xin Thầy cứu sống?” Thiển Sư Viên Chiếu 
hỏi: “Ông là người phương nào?” Vị Tăng đáp: “Vốn người ở núi.” Sư dạy: “Mau về núi xưa ở, chớ 
gặp Hứa Chân Quân (Cấp hồi cựu nham ẩn, mạc kiến Hứa chân quân).” Vị Tăng lại hỏi: “Hải tạng 
mênh mông không nên hỏi Tào Khê từng giọt nghĩa ra sao (Hải tạng thao thao ưng bất vấn, Tào Khê 
trích trích thị như hà)? ” Sư đáp: “Rừng tùng tiếng gió thê lương thổi, mưa tạnh bùn dơ ngập lối đi 
(Phong tiễn tùng hạ thê lương vận, Vũ hậu đồ trung thiển trọc nê).” Vị Tăng lại hỏi: “Không khác với 
ngày nay là thế nào?” Sư đáp: “Cúc trùng dương dưới giậu, oanh ngày nắng đầu cành (Ly hạ trùng 
dương cúc, chỉ đầu noãn nhật oanh).” Vị Tăng lại hỏi: “Sờ sờ ở khoảng mắt tâm, rành rành trong 
chống sắc thân (Chiêu chiêu tâm mục chi gian, lãng lãng sắc thân chi nội). Nhưng lý không thể phân, 
tưởng không thể thấy. Vì sao không thấy được?” Sư đáp: “Trong vườn hoa rực rỡ, trên bờ cỏ tràn lan 
(Uyển trung hoa lạn mạn, ngạn thượng thảo li phi).” Vị Tăng hỏi: “Năm lạnh mầm non rụng, lấy gì để 
thưởng công (Tuế hàn quần miêu lạc, hà dĩ khả tuyên dương)?” Sư đáp: “Mừng cho ông tự rõ, sung 
sướng biết chừng nào (Hỷ quân lai tự đạt, bất diệt thả hoan ngu)!” Vị Tăng thưa: “Hôm nay, may nghe 
giải, từ đây hết hoang mang (Hạnh văn kim nhật quyết, tòng thử miễn hốt vô).” Sư dạy: “Đắm cạn vừa 
vớt ra, nghoảnh đầu đầm muôn trượng (Thiển nịch tài để xuất, hồi đầu vạn trượng đàm).”—One day, a 
monk asked, “The snake 1s going to die on the road, Master, please save 1t.” Zen master Vien Chieu 
said, “Where are you from?” The monk said, “I am originally from the mountains.” The master said, 
“Go back to your old mounfain to live 1n seclusion, and try not to meet Mister Hsu-]Jen.” The monk 
asked, “We dont ask about the immense water in the ocean store, but what about drop by drop from 


2768 


the stream of Tsao-Chi?” The master said, “A cool rhythm of the blowing wind under the pine forest. 
After the rain, the road 1s soaked with mud.” The monk asked, “What does 1t mean by 1t 1s no different 
from nowadays?”*° The master said, “The chrysanthmums under the hedge. On the ends of the 
branches, orioles in the shining sun.” 


3) Viên Chiếu: Câu Tối Diệu— The Most Wondrous Phrase 

Vị Tăng hỏi Thiển Sư Viên Chiếu (999-1090): “Thế nào là câu tối diệu?” Sư đáp: “Một người ngoảnh 
mặt vào góc, cả tiệc uống không vui (Nhất nhân hướng ngung lập, mãn tọa ẩm vô hoan).” Vị Tăng 
khác cũng hỏi Thiển Sư Viên Chiếu: “Thế nào là câu tối diệu?” Sư đáp: “Yết hầu còn mắc nghẹn, yên 
ở chẳng vui gì (Hầu lý do tổn ngạnh, thường cư bất khoái nhiên).” ——A monk asked, “What is the most 
wondrous phrase?” The master replied, “One person turns to face the corner, the whole feast has no 
Joy.” Another monk also asked, “What 1s the most wondrous phrase?” The master replhed, “You will 
not live very happlly while your throat 1s still chocking.” 


4) Viên Chiếu: Đại Sĩ Phương Nam Đang Giảng Pháp— The Southern Bodhisatftva Is Well Able to 
Expound the Dharma 
Thiền Sư Viên Chiếu (999-1090) là một trong những thiển sư nổi tiếng của Việt Nam thời nhà Lý, quê 
ở Long Đàm, Bắc Việt. Thế danh của Sư là Mai Trực. Sư là con của một trong những người anh trai 
của Thái hậu Linh Cảm. Lúc còn nhỏ Sư đã là một cậu bé rất thông minh và cần mẫn. Sư xuất gia và 
trở thành đệ tử của Thiền sư Định Hương tại ấp Tiêu Sơn. Sư ở lại ấp nầy phục vụ Thầy trong nhiều 
năm. Trong khoảng thời gian này, Thiển Sư Viên Chiếu (999-1090) nghiên cứu Thiền học. Sư thường 
trì tụng kinh Viên Giác, và thông hiểu Tam Pháp Quán (chỉ, định và tuệ). Một đêm Sư đang tọa thiển, 
thấy Bồ Tát Văn Thù cầm dao mổ bụng lôi ruột của Sư ra, rồi lại trao cho diệu dược để trị thương. Sau 
chuyện này những điều Sư tu tập và quán chiếu đều hài hòa với chân lý tối hậu. Sư am hiểu sâu sắc 
về phép Tam Muội và thuyết giảng vô ngại. Sau khi Sư đã soạn xong quyển “Dược Sư Thập Nhị 
Nguyện” và dâng lên vua Lý Nhân Tông. Nhà vua lấy bản thảo của Sư, lại sai sứ đem sang Triết 
Tông. Triết Tông cho mời pháp sư Cao tòa chùa Tướng quốc đến xem, xem xong liền chấp tay lạy, mà 
nói rằng: “Phương Nam có bậc Đại sĩ nhục thân ra đời, ấy là vị pháp sư khéo giảng kinh điển vậy. Bần 
đạo đâu có thể dám thêm bớt. Nhân đó chép lại một bản, rồi giao trả bản cũ. Sứ giả về thuật lại cho 
vua nghe, vua rất khen thưởng.”—Zen master Yien-Zhao was one of the most famous Vietnamese Zen 
masters during the Ly dynasty. He was from Long Đàm, North Vietnam. His worldly name was Mai 
Trục. He was the son of one of elder brothers of Empress Linh Cam. As a young boy, he was very 
1ntelligent and industrious. He left home and became a disciple of Zen Master Định Hương in Tiêu Sơn 
hamlet. He stayed there to serve his master for several years. During this time, he invesfigated Zen 
studies. He always recited the Sutra Of Perfect Enlightenment, and he thoroughly understood the 
Thee Methods of Contemplaton (contemplaton through calming, contemplaton through 
concentration, and contemplation through medifation). One night, while he was 1n deep meditation he 
saw ManJusri Bodhisattva cut open his stomach with a knife and dragsed out his guts. Then ManJusri 
gave him wonderful medicine to treat the wound. After this incident, whatever he practiced and 
whatever he contemplated in his mind seemed harmonious with reality. He had deep understanding 1n 
the Samadhi, and he expounded the Dharma most eloquently. After he composed “BhaishaJya-Guru”s 
Twelve Vows” and presented to king Ly Nhan Tong. The king gave a copy to the envoy from the Sung 
Court, who sent it along to the Chinese Emperor Sung Je-tsung (1086-1100). Emperor Je-tsung 
summoned the Abbot of Hsiang-kuo Temple to interpret the text. After reading the text, the Abbot 
Joined his palms and bowed im homage, saying: “In the south a flesh and blood body of a Bodhisattva 
has been born in the world, and he 1s well able to expound the Dharma. How dare this poor monk add 
or substract anything?” The Chinese Emperor then had his court to rewrite another copy and returned 


2769 


the original. When the envoy to Chinese returned to Dai Viet and reported this to king Ly Nhan Tong, 
the king was very pleased with master Vien Chieu and rewarded him richly. 


5) Viên Chiếu: Đắm Cạn Vừa Vớt Ra, Nghoảnh Đầu Đầm Muôn Trượng!—]I've Just Pulled You 
ouf oƒ the Shallow Water, But You Turn Right Back and Juinped into a Bottormless Pond! 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Viên Chiếu (999-1090): “Sờ sờ ở khoảng mắt tâm, rành rành 
trong chống sắc thân. Nhưng lý không thể phân, tưởng không thể thấy. Vì sao không thấy được?” Sư 
đáp: “Trong vườn hoa rực rỡ, trên bờ cỏ tràn lan.” Vị Tăng hỏi: “Năm lạnh mầm non rụng, lấy gì để 
thưởng công?” Sư đáp: “Mừng cho ông tự rõ, sung sướng biết chừng nào!” Vị Tăng thưa: “Hôm nay, 
may nghe giải, từ đây hết hoang mang.” Sư dạy: “Đắm cạn vừa vớt ra, nghoảnh đầu đầm muôn 
trượng.”——One day, a monk asked Zen master Vien Chieu, “lt 1s obvious in the mind's eye and clear in 
the form-body. But principle cannot be discriminated and perception cannot be seen. Why cant 1t be 
seen?” The master said, “The flowers 1n the garden are gorgeous, the gørass 1s spreading on the bank.” 
The monk asked, “When 1t turns cold, the young sprouts fall, what can we show?” The master replied, 
“J am pleased that you realize 1t yourself. How happy 1t 1s!” The monk said, “Foday, m fortunate to 
hear your Interprefations. So, from now on ƑII be no more confused.” The master said, “I've Just pulled 
you out of the shallow water, but you turn right back and Jumped Into a bottomless pond.” 


6)_ Viên Chiếu: Hạc Trì Ngư Tại Lục, Hoạch Hoạt Vạn Niên Xuân!— When the Pond Dries Up, the 

Fish Are Exposed on Dry Land, Bt They Would Survive for Ten Thousand Springtimes! 
Một hôm, có một vị Tăng đến hỏi Thiên Sư Viên Chiếu (999-1090): “Nhà quạnh hiên vắng vẻ, thong 
thả gõ ai hay (Dã hiên nhất thâm hộ, thùy thức đẳng nhàn xao)?” Sư đáp: “Kim cốc đầu hiu hoa cỏ rối, 
mà nay hôm sớm thả trâu dê (Kim cốc tiêu sơ hoa thảo loạn, nhi kim hôn hiểu nhậm ngưu dương).” VỊ 
Tăng thưa: “Vì sao lại như vậy?” Sư đáp: “Giàu sang mà xa xỉ, lầu chợ khiến tan hoang (Phú quí kiêm 
kiêu thái, phiên linh bại thị lâu).” Vị Tăng lại hỏi: “Long nữ dâng châu thành Phật quả, đàn na bố thí 
phước ra sao (Long nữ hiến châu thành Phật quả, đàn na xả thí phúc như hà)?” Sư đáp: “Trong trăng 
quế muôn thuở, rậm thưa vẫn một vành (Vạn cổ nguyệt trung quế, phù sơ tại nhất luân).” Vị Tăng lại 
hỏi: “Nhọc mà vô ích thì sao?” Sư đáp: “Như gương treo trên trời, nhân gian soi khắp nơi (Thiên 
thượng như huyền kính, nhân gian xứ xứ thông).” Vị Tăng lại hỏi: “Qua sông phải dùng bè, đến bến 
hết cần ghe (Độ hà tu dụng phiệt, đáo ngạn bất tu thuyễển). Khi không qua sông thì sao?” Sư đáp: “Ao 
khô cá lên cạn, sống cả vạn năm xuân (Hạc trì ngư tại lục, hoạch hoạt vạn niên xuân).”—One day, a 
monk asked Zen master Vien Chieu, “The house 1s deep in the wilderness and the penthouse 1s empty. 
Who knows someone would come knocking at 1ts door in a free and easy way?” The master said, ““Phe 
Golden Valley 1s deserted, and flowers and weeds grow wild; day and night cows and goafs are free fo 
enter 1(.” The monk asked, “Why 1s it like this?” The master said, “Those who are rích but luxury 
should know that richness collapses and completely destroyed.” The monk asked, “The Dragon-maid 
offered her pearl and attained Buddhahood. What would be the blessing of an almsgiver?” The master 
said, “Cinnamon trees 1n the moonlight forever, thick and thĩn in the light of a single disc.” The monk 
asked, “What does 1t mean by Tlabor without effect”?? The master said, “Just as when we hang a mirror 
1n the sky, every people will reflect 1n 1t (we can see every place 1n the world).'” The monk asked, “To 
CTOSS 4 rIVer we must use a raft, when we reach the shore, 1t 1s no longer needed. What 1f we don 
cross the river?” The master said, “When the pond dries up, the fish are exposed on dry land, but they 
would survive for ten thousand springtimes.” 


7)_ Viên Chiếu: Hữu Tu Hữu Chứng— With Cultivation and Realizafion 

Vị Tăng lại hỏi: “Có tu có chứng, khơi bốn bệnh. Ló đầu sao được thoát hồng trần (Hữu tu hữu chứng 
khai tứ bệnh, xuất đầu hà khả thoát trần lung)?” Sư đáp: “Núi cao chất ngất dung muôn vật, biển rộng 
bao la chứa vạn sông (Sơn cao cánh đại dung trần trữ, hải khoát năng thâm nạp tế Iưu).” Vị Tăng hỏi: 


2770 


“Chỉ có Phật với Phật mới biết việc đó. Thế thì việc đó là thế nào?” Sư đáp: “Đường hẹp chi chít trúc, 
gió thổi nhạc tự thành (Hiệp kính sum sum trúc, phong suy khúc tự thành).” Vị Tăng hỏi: “Chẳng cần 
bình thường, chẳng cần thiên nhiên, chẳng cần tác dụng, thì nay làm gì đây?” Sư đáp: “Cỏ bồng én 
đậu thấp, biển rộng ẩn cá lân (Bồng thảo thê đê yến, thương minh ẩn cự lân).”—The monk asked, 
“With cultivation and realization, the four kinds of1llness are revealed. Transcending them, 1s one able 
to be free from the red dust (world)?” The master said, “The extremely high mountain 1s able to 
confain all things; the immense ocean 1s able to accommodate ten thousand rivers.” The monk asked, 
“Only Buddhas understand that. What does that mean?” The master said, “In a narrow road with thick 
bamboos, a tune forms by 1tself when the wind blows.” The monk asked, “No need for ordinariness, no 
need for naturalness, no need for function, what are we supposed to do now?” 'The master said, “In the 
thick grass the swallows build nest, in the Immense ocean the whale hides.” 


8) Viên Chiếu: Kệ Thị Tịch— Verse At Death Time 
Vào một ngày tháng chín năm 1090, Thiển Sư Viên Chiếu (999-1090) không bệnh, gọi chúng đến dạy 
rằng: “Trong thân ta đây, thịt xương gân cốt, tứ đại giả hợp, đều là vô thường, ví như ngôi nhà kia khi 
sắp đổ, cột kèo đều đổ. Nay cùng các con từ giã. Hãy nghe bài kệ của lão Tăng đây: 
Thân như tường bích dĩ đồi thì, 
Cử thế thông thông thục bất bi. 
Nhược đạt tâm không vô sắc tướng, 
Sắc không ẩn hiện nhậm suy vi.” 
(thân như tường vách đã lung lay 
Thế tục thường nhân luống xót thay 
Nếu được tâm không, không tướng sắc 
Sắc không ẩn hiện, mặc vần xoay). 
Sau khi nói kệ xong, Sư ngồi thẳng và thị tịch. Sư thọ 92 tuổi đời, 56 tuổi hạ. Những bài viết của Sư 
vẫn còn lưu hành trong một quyển gồm Tán Viên Giác Kinh, Thập Nhị Bồ Tát Hành Tu Chứng Đạo 
Tràng, và Tham Đồ Hiển Quyết. Thiền sư muốn nhắn với đô đệ rằng tất cả sắc tướng mà họ thấy, tất 
cả âm thanh mà họ nghe, tất cả hương vị mà họ nếm, tất cả cảm thọ mà họ nhận, tất cả niệm khởi họ 
có đều đang biến đổi mau chóng. Không có pháp nào thực có tự ngã cả. Hãy nhìn về thân này, nó 
giống như bóng, như chớp, không thật, có đó rồi mất đó. Hành giả tu thiền phải bằng mọi cách đạt 
được tâm không sắc tướng. Mà thật vậy, tánh của tâm là tánh không và vô tướng. Mọi thứ trên đời nầy 
xuất hiện và biến mất trong tâm mình y hệt như mây hợp rồi tan trên bầu trời hay ảnh hiện rồi biến 
mất trong gương vậy thôi. Hành giả tu thiển phải luôn nên nhớ rằng mọi thứ đến rồi đi theo đúng luật 
nhân duyên, không có ngoại lệ. Một khi thực chứng được điều nầy, chúng ta sẽ giải thoát ra ngoài thế 
giới đến và đi nầy-——On one day of the ninth month of the year of Quang Huu Era, in 1090, without any 
1llness, Zen master Vien Chieu convened his assembly to bid farewell, saying: “In my body, bones, 
Joints, sinews and veins are a combination of the four elemenits; all are impermaneht. lt 1s Just like a 
house that 1s about to collapse, when all the beams tumble down. I bid you all farewell. Now listen to 
my V€FS€: 
Our body ¡s like a shaking old wall, 
Piuful people worried about 1t days in and days out. 
If they could hold a mindless atitude of. no form and no sign. 
They would no longer worry about form and 
No form, appearance and disappearance.” 
After finishing the verse, the master sat upright and passed away. He was ninety-two years old and had 
been a monk for fifty-six years. His writings now in circulation and were put in one volume, include 1n 
the Praising of the Sutra Of Perfect Enlightenment, Enlightenment Attained by the Twelve Bodhisattva 
Practices, and Revelation of the Decisive Secret for Students. The Zen master wantfs to remind his 


2771 


đisciplies that all the forms that they see, all the sounds that they hear, all the odors they smell, all the 
flavors they taste, all the senses they feel, all thoughts they have are changing so fast and nothing has a 
self. Look at the body, 1t 1s only a shadow, an Image, an illusion; as a 1s there one moment and 
disappears in no time. Zen practitioners, by all means, must attain the mind of emptiness and 
formlessness. As a matter of fact, the mind essence 1s empty and formless. Everything ¡n this world 
appears and disappears 1n the mind Just like the clouds formed and dissolved 1n the sky, or Just like the 
1mages emerged and vanished In a mirror. Zen practitioners should always remember that all things 
that come and go are governed by the principle of dependent arising without any exceptons. 
Practtoners who are able to realize this will be freed from the world of coming and going. 


9) Viên Chiếu: Kiến Tánh Thành Phật— Seeing One's Own Nature and Becoming Buddha 

Vị Tăng lại hỏi: “Kiến tánh thành Phật, nghĩa ấy thế nào?” Sư đáp: “Xuân đến cây khô hoa đua nở, 
gió đưa ngàn dặm nức hương thần (Khô mộc phùng xuân hoa cạnh phát, phong suy thiên lý phức thần 
hương).” Vị Tăng thưa: “Học nhân không hiểu, xin thầy dạy lại.” Sư đáp: “Muôn năm cây cà ấy, xanh 
ngát tận chân mây (Vạn niên già tử thụ, thương thúy tủng vân đoan).”—The monk asked, “Seeing 
one”s own nature and becoming a Buddha, what does 1t mean?” The master replied, “When spring 
comes the withered trees are blossoming with flowers, the wind blows divine fragrance to a thousand 
miles far off.” The monk asked, “I dont comprehend. Master, please 1nstruct me again.” The master 
said, “This egg-fruit plant has been around for ten thousand years; 1s øreenish branches reach to the 
sky-line clouds.” 


10) Viên Chiếu: Manh Qui Xuyên Thạch Bích, Bì Miết Thướng Cao Sơu—A Blind Turtle Pierces a 
Rock Wall; a Lame Tortoise Clừnbs a High Mounfain 

Vị Tăng lại hỏi Thiền Sư Viên Chiếu (999-1090): “Thiếu Thất, Ma Kiệt rất huyễn diệu, đến nay ai kẻ 
đáng đứng đầu (Thiếu Thất, Ma Kiệt huyền tự cổ, Vu kim thùy kế tương vi chủ).” Sư đáp: “Sáng tối 
tượng trời do quạ thỏ, lõm lỗi hình đất nọ núi sông (U minh kiển tượng nhân ô thố, khuất khúc khôn 
duy vị Nhạc Hoài).” Vị Tăng lại hỏi: “Thế nào là Đại Đạo và con đường dẫn thẳng đến nguồn gốc của 
Đạo (Như hà thị đại đạo căn nguyên nhất lộ hành)?” Sư đáp: “Gió dữ bờ cao hay cỏ cứng, nước nhà trị 
loạn biết trung lương (Cao ngạn tật phong tri kính thảo, bang gia bản đãng thức trung lương).” Vị Tăng 
lại hỏi: “Hết thẩy chúng sanh từ đâu tới, sau khi chết đi về đâu?” Sư đáp: “Rùa mù chui vách núi, 
trạch què trèo núi cao (Manh qui xuyên thạch bích, bì miết thướng cao sơn).”” —A monk asked, 
“Bodhidharma and the Sage of Magadha (Sakyamum) are the supreme adepts, until now who have 
succeeded to them as masters?” The master said, “Day and night, the aspects of heaven, depend on sun 
and moon, convex and concave, the lines of earth become muonfains and rivers.” The monk asked 
again, “What 1s the Great Path, the road that leads to the source?” The master replied, “In the strong 
wind, we know which plants are sturdy on high cliffs. When the country 1s in chaotic times, we know 
which mandarins are loyal.” The monk asked, “Where do all sentient beings come from and where wIll 
they go after they die?” The master replied, “A blind turtle pierces a rock wall; a lame tortoise climbs 
a high mountain.” 


11) Viên Chiếu: Nhiều Người Thành Phật— Many People Become Buddha 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền Sư Viên Chiếu (999-1090): “Thế nào là một pháp?” Sư đáp: “Vừa 
thấy xuân gieo và hạ lớn, gặp ngay thu chín với đông thâu (Thốn kiến xuân sinh kiêm hạ trưởng, hựu 
phùng thu thục cập đông tàng).” Vị Tăng thưa: “Thành Phật nhiều thế là sao?? Sư đáp: “Tổ Long (biệt 
hiệu của Tần Thủy Hoàng) thôi nghĩ chạy, Từ Phúc luống đường xa (Tổ Long khu tự chỉ, Từ Phúc viễn 
đồ lao).”—One day, a monk asked, “What is the One Dharma?” The master said, “Autumn ripening 
and winter harvest come right after spring sowing and summer growth.” The monk asked, “Many 


2772 


people become Buddha, what does it mean?” The master said, “Let Tzu-lung (special name for king 
Chin-Sui-Huang) stop bustling around, because Tsu-fu worked hard in vain in far away places.” 


12) Viên Chiếu: Như Hà Tâm Pháp Đãng Câu Tiêu?— How Does One Eliminate Both Dharma and 
Mind? 

Vị Tăng hỏi Thiền Sư Viên Chiếu (999-1090): “Thế nào là một đường nhắm thẳng?” Sư đáp: “Đông 
tây xe ngựa ruỗi, hôm sớm bụi mờ bay (Đông tây xa mã tẩu, trần thổ hiểu hôn phi).” Vị Tăng hỏi: “Có 
pháp, có tâm, sinh vọng thức. Làm sao tâm, pháp thảy tiêu vong (Hữu pháp, hữu tâm khai võng thức, 
như hà tâm pháp đãng câu tiêu)?” Sư đáp: “Ví được lá tùng xanh cao ngất, sá gì sương tuyết lả tả rơi 
(Khả đoạt tùng sao trường uất uất, khởi ưu sương tuyết lạc phân phân).”——A monk asked, “What is the 
one direct path?” The master replied, “Horses and carrlages travel east and west, dust flies in the 
morninng and evening.” The monk asked, “When there exist dharma and mind, false consciousness 
arises. How do I eliminate both dharma and mind (object and subJect)?” The master replied, “When 
you are equal to lofty green towering pine, how can you still be worrying about heavy falling snow and 
trost?” 


13) Viên Chiếu: Nhược Dục Tiên Đề Ẩm, Hưu Vì Xảo Họa Xà! —]ƒ You First Wish to Drink, Try 
Not to Draw Feet on a Snake! 

Vào một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Viên Chiếu (999-1090): “Thế nào là theo dòng mới đạt 
diệu lý?” Sư đáp: “Nghe nói bạn Kinh Kha, một đi không trở về (Kiến thuyết Kinh Kha lữ, nhất hành 
cánh bất hồi).” Vị Tăng lại hỏi: “Vàng thau lẫn lộn nhưng nguyên lai cùng một chất, xin Thầy phương 
tiện luyện tinh ròng (Kim khoáng hỗn giao nguyên nhất khí, thỉnh Sư phương tiện luyện tỉnh hình).” Sư 
đáp: “Chẳng phải khách Tể Quân, sao biết cá biển lớn! (Bất thị Tê Quân khách, Na tri hải đại ngư).” 
Vị Tăng lại hỏi: “Quách công nếu chẳng nhận, can gián có làm chi (Quách quân nhược bất nạp, gián 
ngữ diệc hễ vi)?” Sư đáp: “Nếu muốn bưng uống trước, đừng vẽ rắn thêm chân (Nhược dục tiên để 
ẩm, hưu vi xảo họa xà).”—One day, a monk asked, “What does it mean by 'following the stream to 
attain the wondrous principle"?” The master said, “T've heard that once Ching-k'e left for Chin, he never 
returned again.” The monk asked, “Gold and ore are mixing together, but originally they are one single 
matter. Master, please utilize your skilful means to make them Jjust one pure form.” The master said, 
“If you've never been the guest of the King of Chị, how could you know of a giant fish in the ocean?” 
The monk asked, “What happens 1ƒ Kuo Kung does not take the advice?” The master said, “If you first 
wIsh to drink, try not to draw feet on a snake.” 


14) Viên Chiếu: Tâm Pháp— Mind and Dharma 

Vị Tăng lại hỏi: “Tâm, pháp đều quên, thì tính tức chân. Thế nào là chân?” Sư đáp: “Đàn Bá Nha gió 
khua sân trúc, lệ Nữ Thần mưa rắc hoa non (Vũ trích nham hoa thân nữ lệ, phong xao đình trúc Bá 
Nha cầm).”——A monk asked, “When mind and đharma are both forgotten, nature 1s real. What 1s real?” 
The master said, “The wind hit the bamboo 1n the courtyard 1s the sound of Po-ya's lute; the raindrops 
on the cliffside flowers are the tears of a goddess.” 


15) Viên Chiếu: Tây Lai Ý — The Meaning 0ƒ Coming From the West 

VỊ Tăng lại hỏi: “Xưa nay việc lớn xin không hỏi, điểm lạ Tây lai ý thế nào (Cổ kim đại sự ưng vô 
vấn, đặc địa Tây lai ý nhược hà)?” Sư đáp: “Kẻ khéo lời đẹp mặt, phường đập ngói hong rùa (Xảo 
ngôn lệnh sắc giả, toàn quy đả ngõa nhân).”——A monk asked, “I dont ask about the great events of the 
past and present; I only want to know the meaning of coming out of the west?” The master replied, 
“Some are with clever speech and pretty appearance; some are drrilling turtle shell and striking tiles.” 


2773 


16) Viên Chiếu: Thu Thiên Đoàn Thử Lệ, Tuyết Cảnh Mẫu Đơn Khai!— The Paddy Makes Noise in 
Autumun; in a Snowy Scene, Red Peonies Blossom! 

Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Viên Chiếu (999-1090): “Vốn đã có hình thêm có ảnh, có lúc 
ảnh cũng lìa hình sao (Bản tự hữu hình kiêm hữu ảnh, hữu thời ảnh dã ly hình phầu)?” Sư đáp: “Trăm 
sông đổ về đông kìa, muôn dòng đua chảy. Ngàn sao chầu Bắc Đẩu kìa, thiên cổ quy tâm (Chúng thủy 
triều đông hề, vạn phái tranh lưu; quần tinh củng bắc hề, thiên cổ quy tâm).” Vị Tăng lại hỏi: “Thế 
nào là một câu tỏ ngộ, vượt muôn ngàn?” Sư đáp: “Xa kẹp Thái sơn qua biển Bắc, ngửa quăng gậy 
chống vào cung trăng (Viễn hiệp Thái Sơn siêu bắc hải, ngưỡng phao trụ trượng nhập thiểm cung).” Vị 
Tăng lại hỏi: “Chỉ một sự này thật, còn hai chẳng phải chân (Duy thử nhất sự thực, dư nhị tức phi 
chân). Thế thì, chân là gì?? Sư đáp: “Gió dễ lay đầu gậy, mưa làm lây trên đường (Trượng đầu phong 
đị động, lộ thượng vũ thành nê).” Vị Tăng lại hỏi: “Không nhắm Như Lai xin Diệu tạng, không mong 
lửa tổ nối đèn chong (Bất hướng Như Lai thì diệu tạng, bất cầu tổ diệm tục đăng chỉ). Ý chỉ thế nào?” 
Sư đáp: “Trời thu lúa xào xạt, cảnh tuyết mẫu đơn cười (Thu thiên đoàn thử lệ, tuyết cảnh mẫu đơn 
khai).”—One day, a monk asked Zen master Vien Chieu, “Inherently what has form also has shadow. 
1s the shadow sometimes separate from the form?” The master replied, “Hundreds of rivers flow to the 
East Ocean, where ten thousand currents flow together. Thousands of stars bow to the North Star, 
where for a thousand ages all turn to the mind.” The monk asked, “What 1s a single phrase of 'Clear 
realization' that transcends thousands of millions of other phrases?” The master replied, “From afar, 
one tucks Mount Tai under his arm and steps across the North Sea. Then turning his face upward, he 
throws his staff up to the moon.” The monk asked, “Only this one 1s real, the rest are not. What 1s 
real?” The master replied, “The wind moves easily on the tip of the staff; rain causes mud on the 
road.” The monk asked, “Do not aim at the wondrous treasury to the Tathagata; do not ask fire from 
the patrlarchs to keep the lamp lit. What 1s the purpose?” The master replied, “The paddy makes noise 
1n autumn; 1n a snowy scene, red peomies blossom.” 


17) Viên Chiếu: Thùy Thúc Đông A Khứ, Đồ Trung Tái Bạch Đầu!— Who Knew That on the Way to 

the Eastern Mound, jJust Ha|ƒ Way Through, One s Hair Would Already Turn White! 
Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Viên Chiếu (999-1090): “Xanh xanh trúc biếc cũng là chân 
như. Như vậy cái 'dụng' của chân như là gì?” Sư đáp: “Tặng người ngàn dặm xa, cười mang một ấm trà 
(Tặng quân thiên lý viễn, tiếu bả nhất âu trà).” Vị Tăng lại hỏi: “Thế nào là 'Đến xuông có ích gì là 
sao?”? Sư nói: “Ai biết đi Đông a, nửa đường đầu đã bạc (Thùy thức đông a khứ, đổ trung tái bạch 
đầu).”—One day, a monk asked Zen master Vien Chieu, “The greenish bamboo are all Thusness. 
What is the function of True Thusness?” The master replied, “I offer to you a thousand miles away, as 
I smile and hold a cup of tea.” The monk continued to ask, “What have I come here 1n vain for?” The 
master said, “Who knew that on the way to the eastern mound, just half way through, one's hair would 
already turn white.” 


18) Viên Chiếu: Tiếu Tha Đồ Bão Trụ, Nịch Tử Hướng Trung Lưu!—I Laugh at Someone Who 
Uselessly Holds on to the Bridge Pilar, Then Drowned in Midstream! 
Vị Tăng lại hỏi Thiền Sư Viên Chiếu (999-1090): “Hết thảy chúng sanh đều bảo là Phật, lẽ ấy chưa 
tường, mong thầy chỉ dạy.” Sư đáp: “Nông trang hãy gắng khuyên anh thế, đợi thỏ người kia chớ nhọc 
theo (Khuyến quân thả vụ nông tang khứ, mạc học tha nhân đãi thố lao).” Vị Tăng nói: “May được 
thầy chỉ rõ, trọn chẳng đến ai tìm (Hạnh mông sư hiển quyết, chung bất hướng tha cầu).” Sư dạy: “Khá 
thương một lần nghẹn, ngồi đói trót quên ăn (Khả lân tao nhất ế, cơ tọa khước vong xan).” Vị Tăng lại 
hỏi: “Bao nhiêu năm dồn chứa ngọc trong túi mà chẳng thấy, tận mặt hôm nay thấy rõ rành (Kỷ niên 
cửu tích nang trung bảo, kim nhật đương trường địch diện khan).” Sư đáp: “Trăng trung thu chờ mãi, 
gặp phải mây mưa xông (Chi đãi trung thu nguyệt, khước tao vân vũ xâm).” Vị Tăng thưa: “Tuy nghe 
thầy dạy bảo, lý đó vẫn chưa thông.” Sư dạy: “Cười người suông ôm cột, chết đuối nhắm giữa dòng 


2714 


(Tiếu tha đồ bão trụ, nịch tử hướng trung lưu)!”——A monk asked, “lt is said that all sentient beings are 
Buddhas, but m not clear about this teaching. Master, please 1nstruct me.” The master said, “I advise 
you to farm your own farmland. Do not Imitate others, 1ts only a waste of your energy and time walIfing 
for a rabbit.” The monk asked, “Ïm fortunate to receive your clear Interpretations. Master, I will not 
ever again seek from anyone else.” The master said, “What a pity! with Just one choking, you sit here 
hungry but forget to eat.” The monk asked, “Master, I have stored the precious Jewel in my pocket for 
many years, but have never seen 1t. Today, I see 1t clearly right before my eyes.” The master said, “Ï 
have been waiting for the mid-autumn moon, but instead I get caught in clouds and rain.” The monk 
asked, “Master, though I hear your teaching, but Ứm not clear about 1ts principle.” The master said, “l 
laugh at someone who uselessly holds on to the bridge pillar, then drowned in midstream!” 


19) Viên Chiếu: Trong Thành Niết Bàn—In the Nirvana City 

Một lần nọ, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Viên Chiếu (999-1090): “Trong thành Niết Bàn vẫn còn 
nguy hiểm. Thế nào là chỗ không nguy hiểm?” Sư đáp: “Rèm não che làm tổ, cành lau xõa tóc râu 
(Doanh sáo liêm phiển thượng, mấn phát vi thiểu kinh).” Vị Tăng thưa: “Nếu gặp lúc cấp bách, đôi 
đường xử lẽ nào (Nhược tao thì bách cận, lưỡng cứ thị hà vi)?° Sư đáp: “Trượng phu theo phóng 
khoáng, trăng gió hãy vui chơi (Trượng phu tùy phóng đãng, phong nguyệt thả tiêu dao).”—Once, a 
monk asked Zen master Vien Chieu, “Even In the Nirvana city 1t 1s still perilous. Is there anywhere 
that 1s not perilous?” The master replhied, “Build your nest on a curtain of affliction, your hair and beard 
are like reed flowers.” The monk asked, “When 1t 1s urging at the juncture of two roads, which 
đirection should I take?” The master said, “A zealous disciple should go along with circumstances, and 
freely wander under the moon and wind.” 


20) Viên Chiếu: Trú Tắc Kim Ô Chiếu, Dạ Lai Ngọc Thố Minh— By Day the Sun Shines, By Night 
the Moon Is Brighf 

Khi Thiển Sư Viên Chiếu (999-1090) đi Thăng Long khai sơn chùa Cát Tường, tọa lạc bên trái hoàng 
thành. Rất nhiều đệ tử hội tụ về đó để tu Thiên với Sư. Sư trụ tại Cát Tường để chấn hưng và hoằng 
dương Phật giáo trong nhiều năm. Một hôm, có một vị Tăng hỏi: “Phật và thánh ý nghĩa là thế nào?” 
Sư đáp “Cúc trùng dương dưới giậu, Oanh thục khí đầu cành (Ly hạ trùng dương cúc, chi đầu thục khí 
oanh).” Vị Tăng lại hỏi: “Đa tạ Hòa Thượng, nhưng kẻ học này chưa hiểu, xin thầy dạy lại.” Sư đáp: 
“Ngày qua vầng ô chiếu, đêm về bóng thỏ soi (Trú tắc kim ô chiếu, dạ lai ngọc thố minh).” Vị Tăng 
lại nói: “Ý của thây thì đệ tử hiểu, nhưng huyền cơ ra sao?” Sư đáp: “Nước đựng đầy thau bưng bất 
cẩn, một phen vấp ngã hối làm chỉ (Bất thận thủy bàn kình mãn khứ, nhất tao ta điệt hối hà chi)?” Vị 
Tăng lại nói: “Đa tạ Hòa Thượng chỉ giáo.” Sư nhắc nhở vị Tăng: “Sóng sông chìm chớ tát, bước 
xuống thân tự chìm (Mạc trạc giang ba nịch, thân lai khước tự trầm).”—When Zen master Vien Chieu 
went to Thăng Long Citadel to build a temple named Cát Tường, which was located on the east side of 
the Citadel. So many students gathered there to study Zen with him. He stayed there to expand the 
Buddha Dharma for many years. One day, a monk asked Zen master Vien Chieu, “What 1s the 
meaning of Buddha and Sage?” The master replied, “At the autumn festival, chrysanthemums are 
blooming under the hedge. In the pure air of spring, orioles are singing in the branches.” The monk 
confinued to ask, “Master, thank you much for your answer, but I don't understand. Please Instruct me 
again.” The master said, “By day the sun shines, by night the moon 1s bright.” The monk said, “J 
already grasped your idea, but how does the mystic mentality work?” The master said, “You bring a 
full wash-bowl of water without being careful, what 1s the use of being sorry when you slip?” The 
monk said again, “Master, thank you much for your Instructions.” The master reminded the monk, 
“DonFt Jump 1nto the river and drown, you come 1n and sink yourse]f.” 


2775 


21) Viên Chiếu: Tủng Nhân Thính Cầm Hưởng, Manh Giả Vọng Thiêm Thừ!—A Deaƒ Man Listens 
to the Sound 0ƒ the Musical Instrument, a Blind Man Looks p at the Moon! 

Một vị Tăng hỏi Thiền Sư Viên Chiếu (999-1090): “Mani cùng chư sắc, chẳng hợp chẳng phân ly (Ma- 
ni dữ chúng sắc, bất hợp bất phân Iy).” Sư đáp: “Hoa xuân cùng bươm bướm, lúc luyến lúc ruỗồng nhau 
(Xuân hoa dữ hồ điệp, kỷ luyến kỷ tương vi).” Vị Tăng hỏi: “Theo người xen lẫn là sao (Tùy tha hỗn 
tạp)?” Sư đáp: “Chẳng phải mắt Hồ Tăng, uống công dâng ngọc Biện (Bất thị Hồ tăng nhãn, Đồ lao 
sính Biện Châu. Biện Hòa là người nước Sở, hai lần dâng Ngọc Phác lên hai vị vua nước Sở, mỗi lần 
ông ta đều bị chặt một chân).” Vị Tăng lại hỏi: “Thế nào là chạm mắt là Bồ Đề? Sư đáp: “Cây cong 
chim mãi sợ, rau nguội người thổi hoài (Kỷ kinh khúc mục điểu, tân suy lãnh tê nhân).” VỊ Tăng thưa: 
“Học nhân không hiểu, xin thầy cho thí dụ khác.” Sư đáp: “Kẻ điếc nghe tiếng đàn, người mù ngắm 
bóng trăng (Tủng nhân thính cầm hưởng, manh giả vọng thiểm thừ).”—A monk asked, “The mani 
pearl and all colors are neither together nor apart.” The master said, “Spring flowers and butterflies, 
sometimes are fond of each other, sometimes are not.” The monk asked, “To follow people and mix In, 
what does it mean?” The master replied, “If you do not have the eyes of the Barbarian Monk 
(Bodhidharma), you work in vain offering the pearl of Pien (a person of Chu Kuo who offered TFo' 
Pearl to two Chu kings and each time he was cut off one leg).” The monk asked, “To touch the Eye of 
Bodhi, what does it mean?” The master said, “The bird once shot by a bow will forever fear, the man 
who was once burned by hot soup will keep blowing on his cold vegetable.” The monk asked, “I don 
comprehend. Master, please give another metaphorical example.” The master said, “A deaf man 
listens to the sound of the musical instrument and a blind man looks up at the moon.” 


22) Viên Chiếu: Tứ Đại Đái Lai Do Khoáng Kiếp—To Carry Along the Four Elemenfs ƒor 
Hmmeasurable Kalpas 

Vị Tăng lại hỏi Thiền Sư Viên Chiếu (999-1090): '““Tứ đại mang về từ nhiều kiếp, xin thầy phương tiện 
thoát luân hồi (Tứ đại đái lai do khoáng kiếp, thỉnh sư phương tiện xuất luân hồi).” Sư đáp: “Loài thú 
trên đời Tê là quí, nó ăn gai góc ngủ bùn dơ (Cử thế súc đồ tê thị bảo, xan ư kinh cức ngọa ư nê).” Vị 
Tăng hỏi: “Mọi thứ thủ, xả đều luân hồi, không thủ không xả thời thế nào?” Sư đáp: “Giềng hồng đẹp 
đẽ xưa nay vậy, có lá sum suê chẳng có hoa (Tòng lai hồng hiện thù thường sắc, hữu diệp sâm si bất 
hữu hoa).”——A monk asked, “I have carried along the four elements for immeasurable kalpas. Master, 
please skilfully show me the means to get of of the cycle of birth and death.” The master said, “Among 
the animals in the world, the rhinoceros 1s most precious, 1t feeds on thorns and sleeps in mud.” The 
monk asked, “All attachments and detachments still lie within the cycle of birth and death, what 1s 1t 
like when there 1s neither?” The master said, “The purple plant has always been beautiful in 1ts color, 
1t has uneven leaves but no flowers.” 


23) Viên Chiếu: Ý Nghĩa Của Ngôn Ngữ Đoạn Đạo— The Meaning oƒ Cutting Oƒfƒ Route oƒ Speech 
Có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Viên Chiếu (999-1090): “Dứt hết nói năng (Ngôn ngữ đoạn đạo), ý ấy 
thế nào?” Sư đáp: “Theo gió tiếng còi luồn bụi trúc, vâng trăng trái núi quá đầu tường (Giốc hưởng 
tùy phong xuyên trúc đáo, sơn nham đái nguyệt quá tường lai).”—A monk asked, “Cutting off the 
route of speech, what does 1t mean?” The master replied, “Following the wind the sound of the horn 
comes through the bamboo groves, the moon atop the mounfain ridge comes over the wall.” 


24) Viên Chiếu: Ý Tổ Và Ý Kinh— The Patriarch's Intention and the Scriptural Teaching 

Vị Tăng hỏi Thiển Sư Viên Chiếu (999-1090): “Ý tổ và kinh thế nào?” Sư đáp: “Chống trượng lên 
mây khi thích chí, mệt buông rèm trúc ngủ giường tre (Hứng lai huề trượng du vân kính, khốn tức thùy 
liêm ngọa trúc sàng).” Vị Tăng hỏi: “Tổ tổ truyền nhau là truyền những gì?” Sư đáp: “Đói đến tìm 
thức ăn, rét thời xin áo mặc (Cơ lai tu tâm thực, hàn tức hướng cầu y).” Vị Tăng hỏi: “Thế nhân đều 
thuê nhà, người dột ở đâu ta?” Sư đáp: “Vâng ô cùng ngọc thố, tròn khuyết đối nhọc chia (Kim ô kiêm 


27/6 


ngọc thố, doanh trắc mạn lao phân).” Vị Tăng hỏi: “Thế nào là con đường duy nhất đến Tào Khê?” Sư 
đáp: “Khá thương kẻ khắc thuyền, rốt cuộc ý hoang mang (Khả lân khắc chu khách, đáo xứ ý thông 
thông).”—A monk asked, “What 1s the relationship between the patriarch's intention and the meaning 
of the scriptural teaching?” The master said, “When I like, I lean on my sfaff to promenade to the 
clouds; when Im tired, I let down the blinds and sleep on my bamboo bed.” The monk asked, 
“Patriarchs transmit to patriarchs. What do they transmit?” The master said, “When youTre hungry, find 
something to eat; when youre cold, look for clothes.” The monk asked, “Everyone rents a house, 
where does a leaking man stay?” The master said, “lt 1s difficult to tell the fullness and the wane of 
both the sun and the moon.” The monk asked, “What is the one path to Tsao-Chi?” The master replied, 
“How pitiable the man who makes a mark on the boat (where things dropped 1n the sea), he has been 
confused all the times.” 


CMLX.Viên Giác Kinh: Cảnh Giới Giác Ngộ Của Như Lai—Suftra Oƒ Perfect Enlightenment: The 
Realm oƒ Enlightenment oƒ the Tathagafa 
Kinh Viên Giác nói về “Đại Giác Toàn Hảo.” Kinh được một nhà sư Tây Tạng tên Buddhatrata dịch 
sang Hoa ngữ năm 693. Mười hai vị Bồ Tát trong đó có Văn Thù và Phổ Hiền đã nhận được từ đó 
những chỉ dẫn về nội dung đại giác toàn hảo. Kinh Viên Giác có ảnh hưởng quyết định tới Thiển Tông 
Trung Quốc và Nhật Bản. Kinh Viên Giác nói: 'Lấy cái tâm suy tưởng mà đo lường cảnh giới giác ngộ 
viên mãn của Như Lai cũng như đem lửa đom đóm mà đốt núi Tu Di, rốt cuộc chẳng bao giờ được." 
Trong công phu chứng Thiên, hành giả tu Thiển công phu thiển định như vác nặng một gánh ngàn cân; 
muốn buông xuống cũng không thể làm được. Thời xưa người ta cày ruộng, hái đào, hay làm bất cứ 
chuyện gì cũng có thể nhập định được. Vấn để không phải là ngôi không trong những thời gian dài, đè 
tâm không cho móng khởi suy nghĩ mới là Thiển định. Có phải định là ngưng bặt dòng suy tưởng của 
hành giả hay không? Nếu như vậy là tà định, chứ không phải là định của Thiền. Trong tham Thiền, 
điều gây tổn hại nhất là biện minh hóa, khái niệm hóa, hay trí năng hóa, đem tâm làm những chuyện 
này hành giả sẽ không bao giờ tiến gần đến Đạo được. Trong công phu chứng Thiền, hành giả tu 
Thiển đi mà không biết mình đi, ngồi mà không biết mình ngồi. Không có thứ gì hiện diện trong tâm 
ngoài câu thoại đầu. Trước khi phá được nghi tình, thân tâm còn chẳng biết là có, huống là biết có đi 
có ngồi. Hành giả tham thiền không được đem tâm đợi Ngộ. Chuyện đợi Ngộ này không khác gì một 
vị khách lữ hành ngồi trên đường để đợi nhà đến với mình. Anh ta sẽ chẳng bao giờ về đến nhà bằng 
cách này. Muốn về đến nhà anh ta phải cất bước lên mà đi. Cũng vậy, đem tâm đợi Ngộ, hành giả 
chẳng bao giờ có Ngộ. Anh ta cần phải tu tập bằng chính tâm mình để có được Ngộ. Đạt được đai ngộ 
cũng giống như hoa sen bừng nở, như ở trong giấc mộng lớn bỗng bừng tỉnh. Hành giả không thể nào 
đợi tỉnh mộng được, hết giấc ngủ tự nhiên tỉnh dậy và hết mộng. Hoa chẳng đợi nở. Thời tiết đến, tự 
nhiên nở. Cũng vậy, tâm chẳng đợi Ngộ, khi nào nhân duyên hội hợp đủ, tự nhiên phải Ngộ. Nói cách 
khác, hành giả nên để hết sức lực của mình vào câu thoại đầu, dẫn tâm tới chỗ cùng tuyệt để đạt được 
Ngộ. Hành giả không nên lầm hiểu lời tôi nói mà chỉ đợi ngộ. Khi Ngộ rồi như mây tan trời hiện 
chẳng có gì che khuất được nữa. Vào lúc đó, trời xoay đất chuyển, một cảnh giới hoàn toàn khác xuất 
hiện—Sutra Of Perfect Enliphtenment, a sutra that indicates the “perfect enliphtenment.” lt was 
translated into Chinese 1n 693 by a Tibetan monk named Buddhatrata. In it twelve bodhisattvas, among 
them Manjusri and Samantabhadra, are Instructed in the nature of perfect enlightenment. This sutra 
had great influence on both Chinese and Japanese Zen. The Total Enlightenment Sutra declares: "To 
preceive the Realm of Enlightenment of the Tathagata with the thinking mind 1s like attempting to burn 
Mount Sumeru with the light of a firefly; never will one succeed.' In striving to master Zen, a Zen 
practiioner who works with absorption will feel as 1f he had lifted a thousand-pound load; and even 1f 
he wants to put 1t down, he cannot do so. In ancient times people could enter into Dhyana while tilling 
land, picking peaches, or doing anything. It was never a matfer of sitting idly for prolonged periods, 
engaged in forcefully suppressing one's thoughts. Does Dhyana mean stopping one's thoughts? If so, 


2777 


this is a debased Dhyana, not the Dhyana of Zen. When working at Zen, the most harmful thing 1s to 
rationalize, conceptualize, or intellectualize the Way with ones mind. Zen practiioner who does so 
wIll never reach the Way. In striving to master Zen, one knows not whether he 1s walking or sitting. 
Nothing 1s present to his mind but the 'head phrase'. Before breaking through the doubt-mass, he loses 
all sensation of his body or mind, let alone of such states as walking or sitting. When working at Zen, 
one should not Just awaIt the coming of Enlightenment with an expectant mind. This 1s like a traveller 
who sits idly by the road and expects his home to come to hìm. He wIll never arrive home this way. He 
must walk to get there. Likewise, when working at Zen, one never reaches Enliphtenment merely by 
waiting for 1t. Qne must press forward with all one's mind to get this Enlightenment. Attainment of the 
great Enlightenmernt 1s like the sudden blossoming of the lotus flower or the sudden awakening of the 
dreamer. One cannot by waiting awaken from a dream, but one does so automatically when the time 
for sleep 1s over. Flowers cannot bloom by waiting, but blossom of themselves when the time has 
come. Likewise Enlightenmernt 1s not so attained, but comes on 1ts own when condifions are ripe. In 
other words, one should exert all one's strength to penetrate 1nto the head phrase', pressing one's mind 
to the utmost in order to achieve realization. Do not misunderstand what I have said and Just wait for 
awakening to come. In the moment of awakening, the clouds vanish and the clear sky shines vast and 
empty; nothing can obscure 1t. In this moment heaven spins and the earth somersaults. An entirely 
different realm appears. " 


CMLXI. Viên Học: Vien Hoc 
1) Sáu Thúc Tối Tăm Khổ Đêm Dài — The Six Deluded Consciousnesses Lead You to Sufferings 
Long Nighís 
Thiên Sư Viên Học (1073-1136), quê ở Tế Giang, Bắc Việt. Năm 20 tuổi, ngài xuất gia làm đệ tử của 
Thiền sư Chân Không. Ngài là Pháp tử đời thứ 17 dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Về sau, ngài trùng tu 
chùa Quốc Thanh ở Phù Cầm. Hầu hết cuộc đời ngắn ngủi của ngài, ngài hoằng hóa Phật giáo tại Bắc 
Việt. Ngài thị tịch năm 1136 lúc mới 36 tuổi. hiển sư Viên Học thường dạy đệ tử về tu tập thanh tịnh 
cái thân lười biếng nầy như sau: “Với sáu thức tối tăm, chúng ta đã luôn khổ đau hành hạ vì bị vô 
minh che lấp mất sự hiểu biết đúng về chân lý. Nay hành giả nên tu tập thanh tịnh cái thân lười biếng 
trước khi tu tập bất cứ thứ gì khác. Tu tập thanh tịnh thân là sự chú tâm tập trung vào thân thể, một 
trong bốn cơ sở chú tâm. Nó bao gồm việc đi, đứng, nằm, ngồi và bất cứ hoạt động thân thể nào. Tu 
tập thanh tịnh thân là khi đi biết rằng mình đang đi; khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm biết 
rằng mình đang nằm; khi ngôi biết rằng mình đang ngồi. Thân thể được xử dụng thế nào thì mình biết 
thân thể như thế ấy. Đừng nói tới thiển mà hãy niệm các chuyển động của thân trong mọi lúc. Hãy tu 
tập như thế cả ngày lẫn đêm, trong khi đi, đứng, ngồi, nằm... lúc nào cũng tỉnh thức. Sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các 
pháp ấy mà nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất và định tĩnh.” Sau đây là một trong những bài kệ 
nổi tiếng của ngài về tu thanh tịnh thân tâm: 
“Lục thức thường hôn chung dạ khổ, 
Vô minh bị phú cửu mê dung. 
Trú dạ văn chung khai giác ngộ, 
Lãn thần tịnh sát đắc thần thông.” 
(Sáu thức tối tăm khổ đêm dài, 
Vô minh che đậy mải mê say. 
Sớm tối nghe chuông lòng tỉnh thức, 
Thần lười dứt sách, được thần thông). 
A_ Vietnamese Zen master from Tế Giang, North Vietnam. He left home and became a disciple of Zen 
Master Chân Không at the age of 20. He was the Dharma heir of the seventeenth generation of the 
Vinitaruci Zen Sect. Later, he rebuilt Quốc Thanh Temple ¡in Phù Cầm. He spent most of his short life 


2778 


to expand Buddhism ¡in North Vietnam. He passed away 1n 1136, at the age of 36. Zen master Viên 
Học always taught his disciples about the cultivation of purifying of this lazy body as follow: “With the 
six deluded consciousnesses, we have been suffering because ignorance covers our understanding of 
the truth. Now practiioners should practice the cultivaton of purifying of the lazy body before 
cultivating anything else. Cultivation of purifying of the body directs toward the body, one of the four 
foundations of mindfulness. lí 1s a mindfulness on walking, standing, lying, and siting and or any 
bodily actitivies. Cultivation of purifying of the body means when walking, a person understands that 
he 1s walking; when standing, he understands that he 1s standing; when sitting, he understands that he 1s 
siting; when lying, he understands that he 1s lying. He understands accordingly however his body 1s 
disposed. Do not talk about Z⁄en, but observing your body movemenfs at all times. Cultivate as such all 
day and night while going, standing, sitting, lying... with mindfulness. As he abides thus diligent, 
ardent, and resolute, his memories and intentions based on the household life are abandoned.” Below 
1s one of his famous verses on the cultivation of purifying of this lazy body: 
“With the six deluded conscIousnesses, 

you suffer long nights. 

Being blinded by 1gnorance, 

you are sunk in the saha world all the times. 

Hearing the bell from the temple 

at dawns and dusks, 

You should be awakened and mindful. 

After purifying your lazy body, 

you will attain the transcendent body.” 


2) Viên Học: Thanh Tịnh Thân Tâm — Purjfying 9ƒ Body and Mind 

Từ sau khi chứng ngộ, Thiền học của Thiển Sư Viên Học (1073-1136) ngày càng thâm hậu, luật nghĩ 
vô ngại, thân mặc một áo suốt mùa lạnh nóng, bình bát tích trượng mang theo bên mình, tùy phương 
khai hóa. Lúc nào Sư cũng tham gia vào công tác sửa cầu, đắp đường và chẩn tế. Về sau, Sư trùng tu 
chùa Quốc Thanh ở Phù Cầm. Hầu hết cuộc đời ngắn ngủi của ngài, ngài hoằng hóa Phật giáo tại Bắc 
Việt. Thiển Sư Viên Học (1073-1136) luôn tìm cách biến cải cuộc tu của những người chịu ảnh hưởng 
duyên hóa của mình. Sư thường nhắc nhở tứ chúng về tu tập thanh tịnh thân tâm: “Với sáu thức tối 
tăm, chúng ta đã luôn khổ đau hành hạ vì bị vô minh che lấp mất sự hiểu biết đúng về chân lý. Nay 
hành giả nên tu tập thanh tịnh cái thân lười biếng trước khi tu tập bất cứ thứ gì khác. Tu tập thanh tịnh 
thân là sự chú tâm tập trung vào thân thể, một trong bốn cơ sở chú tâm. Nó bao gồm việc đi, đứng, 
nằm, ngôi và bất cứ hoạt động thân thể nào. Tu tập thanh tịnh thân là khi đi biết rằng mình đang đi; 
khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm biết rằng mình đang nằm; khi ngồi biết rằng mình đang 
ngồi. Thân thể được xử dụng thế nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Đừng nói tới thiển mà hãy 
niệm các chuyển động của thân trong mọi lúc. Hãy tu tập như thế cả ngày lẫn đêm, trong khi đi, đứng, 
ngồi, nằm... lúc nào cũng tỉnh thức. Sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và các tư duy 
về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất và 
định nh.” Đây là một thông điệp mà Thiển sư Viên Học chẳng những thường dạy đệ tử về tu tập 
thanh tịnh cái thân lười biếng nầy, mà vị thầy này còn muốn truyền nó lại cho nhiều thế hệ hành giả 
về sau này nữa. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng tâm của chúng ta hành xử như con vượn chuyển 
cây, không chịu ở yên và luôn nhảy nhót; vì thế mà người ta gọi nó là “tâm viênˆ. Đây là những lý do 
khiến tại sao chúng ta phải tham thiền. Để quân bình đời sống, chúng ta cần phải có lúc ngồi yên lặng 
để tập chấp nhận và thử nghiệm thay vì hướng ngoại cầu hình, chúng ta nhìn vào bên trong để tự hiểu 
mình hơn. Qua thiền quán, chúng ta cố gắng giữ cho cái tâm viên nầy đứng yên, giữ cho nó tĩnh lặng và 
thanh tịnh. Khi tâm ta đứng yên, chúng ta sẽ nhận thức rằng Phật ở ngay trong tâm mình, rằng cả vũ trụ 
ở trong ta, rằng tự tánh và Phật tánh không sai khác. Nhờ thiển quán mà chúng ta chẳng những có thể 


2779 


thanh tịnh thân tâm và có khả năng thấy được vạn sự vạn vật như thật, mà còn đạt được trí huệ giải 
thoát nữa—After his realization of Zen, his studies of Zen became more and more profound, his 
observation of precepts was without hindrance. He wore the same patched robe 1n all seasons, cold or 
warm, and he traveled everywhere to beg for alms and to teach and convert people. He always 
participated in repairing bridges, constructing roads, and helping the poor. Later, he rebuilt Quốc 
Thanh Temple ¡in Phù Cầm. He spent most of his short life to expand Buddhism in North Vietnam. The 
master always tried to find way to convert or 1nstruct those under his teaching influence. He always 
reminded his assembly to cultivate on the purification of this lazy body: “With the six deluded 
COnsciousnesses, we have been suffering because 1gnorance covers our understanding of the truth. 
Now practiioners should practice the cultivation of purifying of the lazy body before cultivating 
anything else. Cultivation of purifying of the body đirects toward the body, one of the four foundations 
of mindfulness. It 1s a mindfulness on walking, standing, lying, and sitting and or any bodily actitivies. 
Cultivation of purifying of the body means when walking, a person understands that he is walking; 
when standing, he understands that he 1s standing; when sitting, he understands that he 1s sitting; when 
lying, he understands that he 1s lying. He understands accordingly however his body 1s disposed. Do not 
talk about Zen, but observing your body movements at all times. Cultivate as such all đay and night 
while going, standing, sifting, lying... with mindfulness. As he abides thus diligent, ardent, and resolute, 
his memories and intentions based on the household life are abandoned.” This 1s a message that Zen 
master Vien Hoc not only used to teach his disciples about the cultivation of purifying of this lazy body, 
but the master also wanted to relay 1t to many future generations of Zen practitioners. Zen practfitioners 
should always remember that our mind behaves like a monkey, resfless and always JumpIng; 1t 1s 
therefore called a “monkey-mind'. These are reasons why we have to meditate. To give balance to 
Oour Ïives 1t 1s necessary to sit quietly, to learn to accept and experience rather than to look outward for 
forms, we look within 1n order to understand ourselves better. Through meditation we try to keep that 
monkey-mnnd still, to keep 1t calm, quiet and pure. When our mind 1s still, we wIll realize that the 
Buddha 1s inside us, that the whole universe 1s inside us and that our true nature 1s one with the Buddha 
nature. Through meditation, we can not only purify our body and mind, and can see things as they 
really are, but also attain wisdom of emancipation. 


CMLXII.Viên Minh: Nhất Lệ Ty— Vien Minh: A Roll oƒ Silk 

Một cuộn tơ. Trong thiền, từ nầy được dùng để chỉ cội nguồn mê vọng của chúng sanh hay vô thủy vô 
minh. Theo Bích Nham Lục, tắc 19, một hạt bụi vừa dở lên thì cả quả đất toàn thâu, một đóa hoa 
chớm nở thì toàn thế giới rung động; một sợi lông sư tử hiện thì trăm ức sợi lông hiện. Cũng như khi 
bạn chém một cuộn tơ, chém một mối là chém hết cả cuộn; hay khi bạn nhuộm một cuộn tơ, chỉ cần 
nhuộm một chéo là nhuộm tất cả. Thiển sư Viên Minh nói: "Lạnh thì khắp trời đất đều lạnh; nóng thì 
khắp trời đất đều nóng; núi sông quả đất thấu tột huỳnh tuyển; vạn tượng sum la thông tận hư không." 
Hãy nói là vật gì mà kỳ quái thế ấy. Nếu biết được thì chẳng tiêu một cái ấn tay. Nếu biết chẳng được 
thì chướng ngại dẫy đây. Loại thiển nầy thật là dễ tham mà khó hội. Như người đời nay, có ai hỏi đến 
liền đưa ngón tay hay đưa nắm tay lên, đây thật không hơn gì sự bắt chước trơ trến. Bắt chước là nô lệ. 
Chúng ta không thể cứ bắt chước hễ ai nói gì thì mình nói theo như vậy, mà phải giữ vững tinh thân 
của mình. Sự khẳng địng cao hơn nằm nơi tinh thần. Theo Thiển thì tỉnh thần nằm ngay trong những 
việc như là đi, đứng, nằm, ngồi hằng ngày và chúng sẽ làm tất cả những nhu cầu của chúng ta trong 
đó. Vì vậy hành giả tu thiển cần phải thấu cốt thấu tủy, phải thấy thấu mới được—A roll of silk. In 
Zen, the term 1s used to Indicate the source of sentient beings Ignorance or the period of 
unenlightenment or ignorance without beginning. According to the Pi-Yen-Lu, example 19, as soon as 
a speck of dust arises, the great earth 1s contained therein; when a single flower 1s about to open, the 
world immediately comes 1nto being. The lion on the tip of a single hair appears on the tips of ten 
billion harrs. Just as when you cut off a roll of sIlk, 1ƒ you cut off one thread, the whole roll 1s cut off; or 


2780 


when you dye a roll of sIlk, 1ƒ you dye one corner of the roll the whole roll 1s dyed. Zen master Yuan 
Ming said, "When 1ts cold, all throughout heaven and earth are cold; when 1ts warm, all throughout 
heaven and earth are warm." The mountains and rivers and the great earth reach down through the 
Yellow Springs (Hades); the myriad images and multitude of forms penetrate upward through the 
heavens. Tell me, what 1s so extraordinary? For those who know, 1fs not worth taking hold of; for those 
who dont know, it blocks them off utterly. This kind of Chian 1s easy to approach but hard to 
understand. People these days who just hold up a finger or a fist as soon as theyTre questioned; this 1s 
no more than a shameless 1mitation. Copying 1s slavery. The letter must never be followed, only the 
Spirit 1s to be grasped. Higher affirmations live in the spirit. In Zen, you can seek the spirit in your 
everyday experience such as going, standing, lying down, and sitting, and therein lies abundance of 
proof for all we need. Therefore, 1t 1s still necessary for Zen practitioners to pierce the bone, penetrate 
to the marrow, and see all the way throuegh in order to get 1t. 


CMLXIII Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả: Yuan Wu K'ê Ch'in Fo Kuo 
1) Viên Ngộ Và Bài Thơ Hương Ngỗng— Yuan WWu and the Poem "The Golden Duck" 
Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1063-1135) là một trong những thiển sư xuất sắc nhất trong thời của 
ngài. Nhờ có ngài và em trai của ngài (kém hơn ngài 20 tuổi) là Vô Môn Huệ Khai, cũng là môn môn 
đồ của dòng Thiền Lâm Tế, mà Thiền Tông Trung Quốc đã trải qua một thời phồn thịnh, trước khi các 
tổ truyền từ “tâm truyền tâm.” Thơ của ông tình ý khác hẳn với sư phụ Pháp Diễn, người đọc khó nhận 
ra chất Thiền bàng bạc trong bài thơ hào hoa bay bướm sau đây 
"Hương Ngỗng vàng thôi ướp gấm thêu 

Ca xang giữa cuộc bỏ về theo 

Tuổi xanh một dứt lời phong nhã 

Chỉ hứa giai nhân tự biết nhiều." 
Yuan-Wu Ko-Chin was one of the most important Zen masters of his time. With masters like him and 
the twenty-years-younger brother, Wu-Men-Hui-K”al, also in the lineage of Lin-Chi Zen, Chinese Zen 
reached the last peak of its development in China before the dharma transmitted by the patriarchs from 
heart-mind to heart-mind. His verse stands in such contrast to that of his teacher, Fa-yan (Hoyen), and 
the reader will find it hard to unearth anything of Zen from the following romanficism: 

“The golden duck no more 1ssues odorous 

smoke behind the brocade screens, 

Amidst flute-playing and singing, he 

retreats, thoroughly in liquor and 

supported by others: A happy event in 

the life of a romantic youth, 

li is his sweetheart alone 

that 1s allowed to know.” 


2) Viên Ngộ: Bình Triển— To Reveal the Real Face oƒ Things 

Bình triển có nghĩa là làm lộ rõ bộ mặt thật của sự việc. Trong thiển, từ nầy có nghĩa là thiển sư chấp 
nhận kiến giải của đệ tử và để cho đệ tử tự do phát triển cơ duyên ngộ đạo của chính họ. Trong tắc 
thứ 22 của Bích Nham Lục, Thiển sự Viên Ngộ Khắc Cần đẽ đưa ra lời bình: "Nếu ông bình triển, lão 
Tăng để cho ông bình triển; nếu ông đả phá, lão Tăng cũng để cho ông đả phá."——In Zen, the term 
means Zen masters accept the comprehension or understanding of their students and allow them to 
liberally develop their opportunities and conditions toward their own enlightenmeit. In the twenty- 
second case of the Pi-Yen-Lu, Zen master Yuan-Wu commented: "If you spread 1t evenly, I let you 
spread it out evenly; 1ƒ you break 1t up, I let you break 1t up." 


2781 


3) Viên Ngộ: Chính Hiện Nay Thì Thế Nào?—.J]ust When It's Like Thịs, What Is It? 

Một hôm, Thiền Sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1063-1135) thượng đường dạy chúng: "Mười lăm 
ngày trước, ngàn trâu lôi chẳng lại; mười lăm ngày sau, chim ưng đuổi chẳng kịp. Ngay ngày mười 
lăm, trời bình đất bình, đồng sáng đồng tối, đại thiên sa giới chẳng ngoài nơi đây. Khả dĩ ngậm nhổ 
mười phương, tiến một bước siêu việt bất khả thuyết hương thủy hải; lùi một bước ngồi trên ngàn lớp 
muôn dặm bạch vân. Chẳng tiến chẳng lùi không ai có chỗ mở miệng. Sư đưa cây phất tử lên nói: 
"Chính hiện nay thì thế nào?"—Fo-Kuo entered the hall and addressed the monks, saying, "Fifteen 
days before, a thousand oxen cant drag 1t back. Eifteen days later, even the swIft falcon cant chase 1t. 
Just at fifteen days, the sky serene; the earth serene; equally clear; equally dark. The myriad realms 
are not revealed here. It can swallow and spit out the ten voids. Step forward and you step across an 
indescribable fragrant-water ocean. Step back and you rest upon endless miles of white clouds. 
Stepping neither forward nor back, there 1s the place where the worthies dont speak, where this old 
monk doesn;t open his mouth.” Raising his whisk he said, “Just when 1fs like this, what 1s 112” 


4)_ Viên Ngộ: Duy Ma Thập Bộ Thất — Vimalakirti's Ten-Foot-Square Room 

Một hôm, Thiền sư Viên Ngộ thượng đường thị chúng, nói: “Duy Ma Cật, người mà trong thời quá khứ 
đã từng là một vị Phật, mà lại có gia đình quyến thuộc, và hỗ trợ đức Thích Ca Mâu Ni tuyên hóa giáo 
pháp. Ngài có bất khả tư nghì biện tài, bất khả tư nghì ý giới, bất khả tư nghì diệu dụng và thần thông. 
Bên trong thập bộ thất, ngài có ba mươi hai ngàn sư tử bửu tòa và câu hội tám vạn đại chúng hoàn 
toàn thoải mái. Hãy nói cho lão Tăng, là có nghĩa gì? Người ta có cho đó là do thần thông diệu dụng 
tự nhiên của ngài mà được chăng? Đừng có hiểu lầm!”——One day, Zen Master Yuan-wu entered the 
hall and addressed the assembly, saying: “Vimalakiri, who in the anclent past was a Buddha, 
possessed a family and helped Sakyamumi in his teaching. He had wondrous eloquence, wondrous 
perception, wondrous functioning, and wondrous powers. Inside his ten-foot-square room ha placed 
thirty-two thousand Jeweled-lion thrones and hosted an assembly of eighty thousand in perfect comfort. 
Tell me, what does this mean? Can one atfribute 1t to the wondrous functioning of his natural powers? 
Dont get the wrong idea!” 


5) Viên Ngộ: Đầu Cơ Kệ—Enlightenment Verse 
Một hôm Pháp Diễn có khách, khách vốn là quan để hình đã treo ấn từ quan trở về. Khách hỏi về đạo 
lý Thiển, Pháp Diễn nói: “Quan để hình có biết một bài thơ tiêu diễm mà bọn Thiển chúng tôi nhớ 
mài mại hai câu cuối không? Đó là: 
Tần hô Tiểu Ngọc nguyên vô sự 
Chỉ yếu Đàng lang nhận đắc thanh 
(Cô nàng gọi mãi những vô ích. Chỉ thằng tốt mã nghe ra thôi). Nghe đọc xong, viên quan trẻ nói: 
“Vâng, vâng, thưa đại sư.” Nhưng sư bảo ông đừng có nghe theo dễ dàng như thế. Từ ngoài trở vào, 
vừa nghe cuộc đàm đạo nầy Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1063-1135) hỏi: “Nghe nói Hòa Thượng 
đọc bài thơ Tiêu diễm cho quan đề hình lúc tôi ra ngoài, Để hình có hiểu không?” Pháp Diễn đáp: “Y 
nhận ra tiếng.” Phật Quả nói: “Câu thơ nói “Chỉ thằng tốt mã nghe ra thôi, nếu như để hình nghe ra 
tiếng' y lầm lẫn ở chỗ nào?” Không trả lời thẳng câu hỏi, Pháp Diễn bảo: “Ý Tổ sư Tây lai là gì?” 
Cây bá trước sân. Thế là thế nào?” Tức thì tâm mắt Phật Quả mở ra mà thấy đạo lý của Thiển. Sư 
chuồn ra khỏi thất, chợt thấy một con gà đang xóc cánh mà gáy. Sư nói: “Đấy há không phải là 
tiếng?” Trong đầu cơ kệ, người hỏi cho thấy y vẫn còn có chỗ nghi ngờ về sự thành đạt của mình và y 
diễn tả ước muốn được xác chứng của mình. Viên ngộ Khắc Cần đã làm bài kệ giác ngộ nổi tiếng sau 
đây để trình lên thầy: 
“Kim ô hương tỏa cẩm tú vi, 
Sảnh ca tùng lý túy phù qui, 
Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự, 


2782 


Chỉ hứa giai nhơn độc tự tri.” 
(Quạ vàng hương kín túi gấm thêu. Nhịp ca tùng rậm say đìu về. Một đoạn phong lưu thuở thiếu niên. 
Chỉ nhận giai nhơn riêng tự hay. Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch). Pháp Diễn góp lời thêm: “Việc 
lớn một đời của Phật và Tổ, chẳng phải người căn nhỏ chất kém mà có thể tạo nghệ được. Ta giúp vui 
cho ngươi đó.” Pháp Diễn liền báo cho hàng kỳ cựu khắp nơi trong núi rằng: "Thị giả của tôi đã đạt 
được cứu cánh thiển." Do vậy mà mỗi khi đi đến đâu Sư đều được cất nhắc lên ngôi vị Thủ Tọa——One 
day, a visitor whose official business being over was to go back to the capital. Being asked by him as to 
the teaching of Zen, Fa-Yen said: “Do you know a romantic poem whose last two lines somewhat 
reminds us of Zen? The lines are: 
“For the maid she calls, why so often, 
when there”s no special work to do? 
Only this, perchance her voIce 1s 
Overheard by her lover.” 
When this was recited, the young officer said, “Yes, yes, master.” But he was told not to take 1t too 
easily. Fo-Kuo heard of this interview when he came back from outside, and asked: “I am told you 
recite the romantic poem for the young visitor while Ï was away. Did he understand?” Fa-Yen replied: 
“He recognizes the voices.” Fo-Kuo said: “As long as the line says, “The thing 1s to have the lover 
overhear her voice,` and 1f the officer heard this voice, what 1s wrong with him?” Without directly 
answering the question, the master abruptly said: "What 1s the Patriarchs idea of coming from the 
West? The cypress-tree 1n the court-yard. How 1s this?” This at once opened Fo-Kuo”s eye to the truth 
of Zen. He rushed out of the room when he happened to see a cock on the railing give a cry, fluttering 
1ts wings. He said: “Is this not the voice?” The question in which the questioner shows that he still has a 
doubt as to his aftainment and expresses his desire for confrmation. His famous verse of 
enlightenment: 
“The golden duck vanishes 1nto the gilt brocade. 
With a rustic song, the drunkard returns 1n the woods. 
A youthful love affarr. 
1s known only by the young beauty.” 
Master Fa-Yen added: “The great affair of life that has caused the Buddha and patriarchs to appear 
among us 1s not meant for small characters and 1nferior vessels. Ï am glad that I have been a help to 
your delight.” Fa-yen then Iinformed the prominent elders of the temple, saying, "My attendant has 
affained the goal of Zen practice." Because of this, Fo-Kuo was promoted to the position of head monk. 


6) Viên Ngộ: Họa Môn—Gate gƒ Misƒorfune 

Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển XIX, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền sư Viên Ngộ: “Phật là 
gì? Viên Ngộ đáp: “Miệng là cửa ngỏ của tai họa.”—According to the he Wudeng Huiyuan, volume 
XIX, one day, a monk asked Zen Master Yuan-wu (1063-1135), “What 1s Buddha?” Yuan-Wu replied, 
“The mouth 1s the gate of misfortune.” 


7)_ Viên Ngộ: Hồi Qui Bổn Tâm— To Go back (return) to Your Own Mind 

Hãy quay trở vào tự xem xét lấy mình. Chúng ta, những Phật tử thuần thành, phải tự quán sát lấy mình 
để từ đó chúng ta có khả năng hiểu mình là ai. Hiểu thân và tâm mình bằng sự quan sát theo dõi. 
Trong lúc ngồi thiển, trong khi ăn uống, ngủ nghỉ, chúng ta đều biết phải làm như thế nào để giới hạn 
và điều hòa. Hãy xử dụng trí tuệ của chúng ta. Hành thiển không nhằm mục đích đạt được, hay để 
hoàn thành một cái gì cả, chỉ cần chú tâm tỉnh thức. Toàn thể việc hành thiền của chúng ta là nhìn 
thẳng vào tâm mình. Khi nhìn thắng vào tâm mình chúng ta sẽ thấy được sự khổ, nguyên nhân của 
khổ, và chấm dứt sự khổ. Sau đây là một bài thuyết giảng của Thiển sư Viên Ngộ: Một hôm Thiển sư 
Viên Ngộ thượng đường thị chúng, nói: "Thiển là cái gì? Nó đang bày ra ngay trước mặt mấy ông đấy, 


2783 


và ngay vào lúc này đây toàn thể sự việc được truyền lại cho mấy ông. Đối với những người lợi căn, 
chỉ một lời nói cũng đủ làm cho người ấy thấy rõ chân lý Thiền, nhưng rồi sai lầm lại bò vào. Sai lầm 
càng nhiều hơn qua sách vở giấy mực, hoặc qua sự trình bày của thế tục hay sự lý luận cần bướng, làm 
cho Thiển ngày càng xa mấy ông hơn. Chân lý lớn của Thiển ai ai cũng đều có. Chỉ cần tự mình 'hồi 
qui bổn tâm, tìm câu nơi chính mình, đừng cầu ai khác. Tâm mình vượt lên trên tất cả những hình 
tướng: nó thanh nhàn tĩnh mật và tự đầy đủ; nó luôn in dấu lên lục căn và tứ đại. Trong ánh sáng của 
nó, mọi thứ đều thấm nhập. Làm tĩnh lặng và quên đi nhị nguyên khách chủ, siêu việt tri kiến, ha giải 
hội, và thấu triệt một cách trực tiếp vào sự đồng nhất với Phật tâm; ngoài pháp này ra không còn pháp 
hiện thực nào khác. Do đó, khi Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ Tây Trúc sang, ngài chỉ đơn thuần tuyên bố: 
"Trực chỉ nhân tâm; giáo ngoại biệt truyễển; chỉ truyền chính ấn.' Thiển không dính dáng gì đến ngôn 
ngữ, văn tự hay kinh điển. Nó chỉ muốn mọi người nắm lấy một cách trực tiếp ngay điểm này mà tìm 
ra cái chỗ bình yên cho chính mình. Nếu sinh tâm động niệm, sự lãnh hội bị khuấy lên, sự vật được 
thừa nhận, khái niệm được vui vẻ chấp nhận, tinh hồn được trục gọi, thành kiến phát triển không bị 
kêm chế. Thiển sẽ mãi mãi chìm mất trong mê lộ."——We, devoted Buddhists, must examine ourselves 
so that we are able to know who we are. Know our body and mind by simply watching. In sitting, in 
sleeping, 1n eating, know our limits. Use wisdom. The practice 1s not to try to achieve anything. Just be 
mindful of what is. Our whole meditation 1s to look directly at the mind. We will be able to see 
suffering, 1ts cause, and 1ts end. The following 1s a sermon from Zen master Yuan-wu (1566-1642): 
One day, Zen master Yuan-wu entered the hall and addressed the monk, saying, "What 1s Zen? Ít 1s 
presented right to your face, and at this moment the whole thing 1s handed over to you. For an 
1ntelligent fellow, one word should suffice to convince hìm of the truth of it, but even then error has 
crept in. Much more so when 1t 1s committed to paper and 1nk, or given up to worldly demonstration or 
to logical quibble, then it slips farther away from you. The great truth of Zen 1s possessed by 
everybody. Look Into your own being and seek 1t not through others. Your own mind 1s above all 
forms; 1t 1s free and quiet and sufficient; 1t eternally stamps 1tself in your six senses and four elements. 
In its light all 1s absorbed. Hush the dualism of subJect and obJject, forget both, transcend the 1ntellect, 
sever yourself from the understanding, and directly penetrate deep 1nto the identity of the Buddha- 
mind; outside of this there are no realities. Therefore, when Bodhidharma came from the West, he 
simply declared, Directly pointing to one's own soul, my doctrine 1s unique, and 1s not hampered by the 
canonical teachings; 1t 1s the absolute transmission of the true seal.' Zen has nothing to do with letters, 
words, or sutras. lt only requests you to grasp the point directly and therein to find your peaceful 
abode. When the mind 1s disturbed, the understanding 1s stirred, things are recognized, nofions are 
entertained, ghostÏy spirits are conjured, and preJudices ørow rampant. Zen will then forever be lost in 
the maze." 


8) Viên Ngộ: Hư Tâm và Hài Hòa—Empty Mind and Harmony 

Theo Thiền sư Viên Ngộ: “Cuộc sống con người luôn phải bằng lòng với hoàn cảnh. Không cần thiết 
phải từ bỏ sinh hoạt và tìm cầu nh lặng; chỉ cần bên trong giữ lấy hư tâm trong khi bên ngoài phải 
sống hài hòa. Như thế là bạn sẽ có được an lạc giữa sự sinh hoạt quay cuồng của thế gian.”— 
According to Zen Master Yuan-wu (1063-1135): “Human lives go along with circumstances. Ït 1s not 
necessary fo reject activity and seek quiet; just make yourself inwardly empty while outwardly 
harmonmious. Then you will be at peace 1n the midst of frenetic activity 1n the world.” 


9) Viên Ngộ: Khắp Thân Và Mắt Tai Miệng Tâm— The Pervasie Buddha Body and Eye, Ear, 
Mouth, and Mind 

Một hôm, Thiển Sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1063-1135) thượng đường dạy chúng: "Khắp thân 

là mắt chẳng thấy đến, khắp thân là tai nghe chẳng thấu, khắp thân là miệng nói chẳng được, khắp 

thân là tâm xem xét chẳng ra. Dầu cho cả đại địa rõ được không sai sót một mảy tơ vẫn còn ở giữa 


2784 


đường, cứ lệnh toàn để, hãy nói diễn bày thế nào? Trong không nhật nguyệt dọc ngang chống, một 
buổi trời trong vạn cổ xuân."—One day, Zen master Fo-Kuo entered the hall and addressed the monks, 
saying, "The eye cannot see the pervasive Buddha body. The ear cannot hear the pervasive Buddha 
body. Speech cannot describe the pervasive Buddha body. The mind cannot imagine the pervasive 
Buddha body. Even 1f you can behold the entire great earth, not missing a trace, then you've gone only 
half-way. And !f called on to do so, how could you describe 1t? Within 1s boundaries the sun and moon 
are suspended; the universal clear emptiness; the endless source of spring." 


10) Viên Ngộ: Kùn Ngan— The Golden Duck 
(See Phật Quả: Kừn Ngan) 


11) Viên Ngộ: Lấy Bò Dân Cày, Đoạt Cơm Kẻ Đói!— To Carry Away the Farmer's Oxen, and Make 
oƒƒ with the Hungry Man 's Food! 

Một hôm, Thiển Sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1063-1135) thượng đường dạy chúng: "Nếu là 
người thấu đạt nên bắt lấy bò của dân cày, đoạt lấy cơm của kẻ đói." Dầu câu nói của Viên Ngộ Khắc 
Cần có cao kiến thế nào, những nghịch lý ấy vẫn khiến chúng ta sững sốt, vì nó làm xáo trộn hết 
những nếp tư tưởng hợp lý quen thuộc của chúng ta. Nhưng đây lại là một loại "khẩu đầu ngữ" quen 
thuộc của các thiển sư, các ngài nghĩ rằng có như vậy chúng ta mới có thể cày sâu cuốc bẫm hơn 
miếng ruộng tâm nơi chính mình, và lấp đầy linh hồn đói khát của mình với chân lý Thiển—One day, 
Fo-Kuo entered the hall and addressed the monks, saying, "Carry away the farmers oxen, and make 
off with the hungry mans food." Whatever deep meaning there may be in Fo-Kuo's answer, the 
paradoxes are quite puzzling and baffle our logically trained Intellect. But this 1s a favorIte phrase with 
Zen masters, who think we can thus best cultivate our spiritual farm and fill up the hungry soul with the 
truth of Zen. 


12) Viên Ngộ Và Ngũ Tổ Pháp Diễn— Yuan Wu and Wu-Tzu Fa-Yen 

Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả bái phỏng rất nhiều Thiền sư. Họ rất cảm khích bởi sự thành đạt của sư, 
có vị còn nghĩ rằng chính sư sẽ là người dựng lên một tông phái đặc sắc mới trong pháp môn của ngài 
Lâm Tế. Cuối cùng sư quyết định du phương tìm một vị thầy thiển đã đạt được đại giác. Sư du hành 
về phương nam Trung Quốc, gặp Ngũ Tổ Pháp Diễn, và ở lại làm thị giả cho Ngũ Tổ trong nhiều năm. 
Nhưng Pháp Diễn không chịu ấn chứng kiến giải Thiền của sư. Sư nghĩ rằng Pháp Diễn cứ một mực 
nói ngược lại với mình, bèn thốt lên những lời vô lễ rồi bỏ đi. Khi sư sắp sửa rời khỏi Pháp Diễn, thì 
Pháp Diễn mới nói: “Đợi đến khi bệnh ngặt, bấy giờ ông mới nhớ đến ta. Sư ở Kim Sơn, mắc chứng 
thương hàn rất nặng, cố nhặt hết chỗ bình nhật bằng tất cả kinh nghiệm thiển đã từng đạt được trước 
kia, nhưng chẳng giúp được gì. Sư bèn nhớ đến lời của Pháp Diễn. Sau đó sư cảm thấy đở hơn nên trở 
lại với Thầy Pháp Diễn. Thiền sư Pháp Diễn vui vẻ thấy đổ đệ đã ăn năn trở về lại. Từ đó sư ở bên 
Thầy rất lâu. Ngay cả khi đã đạt được đại giác thâm sâu và đã được ấn chứng xác nhận từ Ngũ Tổ, 
ngài vẫn tiếp tục ở lại bên thầy để rèn luyện tâm linh. Sau khi Ngũ Tổ Pháp Diễn thị tịch, Viên Ngộ 
trở về miễn Bắc. Tại đây các quan trong triều và ngay cả Hoàng Đế Huệ Tông đã bổ nhiệm ngài làm 
viện trưởng các tu viện Thiền lớn khác nhau. Khi người Khuất Đan chinh phục miễn bắc Trung Quốc, 
ngài đã trở lại miền nam. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, ngài đã lên đường trở về quê hương và hoằng 
hóa ở đây cho đến lúc thị tịch —Yuan Wu Ke-Ch'in-Fo-Kuo visited many Zen masters. They were all 
well impressed with his attainment, and some even thought that 1t was he who would establish a new 
original school in teaching of Lin-Chi. Finally, he set out to find an enliphtened Zen master. He 
traveled to south China, where he eventually found and stayed with Master Wu-Tsu-Fa-Yen, whom he 
served as an attendant for many years. However, Fa-Yen refused to confirm his view of Zen. He 
thought Fa-Yen was deliberately contradicting him. Giving vent to his đissatisfaction 1n some 
disrespectful terms, he was about to leave Fa-Yen, who simply said: “Wait until you become seriously 


2785 


1ll one day when you will remember me.” While at Chin-Shan, Fo-Kuo contracted a fever from which 
suffered terribly. He tried to cope with it with all his Zen experiences which he attained before, but to 
no purpose whatever. He then remembered Fa*Yenˆs prophetic admomtion. Therefore, as soon as he 
felt better, he went back to Wu-Tsu monastery. Fa-Yen was pleased to have his repentant pupil back. 
Since then he stayed at Wu-Tsu for a long time. Even after he had realized profound enlightenment 
under Wu-Tsu and had received from him the seal of confirmation, he stayed with him to train further 
until the masters death. After Fa-Yen passed away, Yuan-Wu set out for the north, where he was 
appointed by hiph state officials and finally by Emperor Hui-Tsung himself to the abbacy of various 
large Zen monasteries. When the Kitan conquested the north of China, Yuan-Wu returned to the south. 
However, he soon returned to his home province and was active there as a Zen master unfil his death. 


13) Viên Ngộ: Ta Nhận Ra Ông, Lão Già Trộm Cắp!—I Recognized You, You Old Theƒt! 

Khi Thiền Sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1063-1135) đang giữ chức quản lý trong tự viện, một nhà 
trù mới được dự tính xây cất trong một khu vực có một cây rất đẹp. Pháp Diễn bảo: "Dầu bị cây cẩn 
đường, nhưng ta không muốn ông đốn nó." Phật Quả vẫn đốn cây ấy xuống. Pháp Diễn phản ứng với 
vẻ tức giận dữ dội, cầm gậy rượt đánh Phật Quả. Phật Quả bắt đầu chạy vòng vòng, nhưng thình lình 
chứng ngộ và la lớn: "Đây chính là kiểu của Lâm Tế!" Nói xong Phật Quả giật lấy tích trượng từ tay 
Pháp Diễn và nói: "Ta nhận ra ông, lão già trộm cắp!" Pháp Diễn cười và bỏ đi. Từ đó về sau này, 
Pháp Diễn cho phép Phật Quả diễn thuyết Phật pháp cho chúng Tăng—When Fo-Kuo was working 
there as temple manager, a new kitchen was to be built in an area where a beautiful tree stood. Fa-yan 
said, "Although the tree 1s in the way, dont cut 1t down.” Fo-Kuo cut the tree down anyway. Fa-yan 
reacted furiously, and picking up his staff he chased after Fo-Kuo as 1Ý to strike hìm. Fo-Kuo began to 
run away to avoid the beating, but then suddenly experienced great enlightenment and cried out, ”This 
1s the way of Lin-chi!" He then grabbed the staff from Fa-yan and said, "Ï recognize you, you old 
theft!" Fa-yan laughed and went off. From this time forward. Fa-yan allowed Fo-Kuo to lecture the 
Dharma to the other monks. 


14) Viên Ngộ: Tán Tụng Lục Tổ —Praising the Sixth Patriarch 

Khắc Cần Phật Quả (1063-1135) cũng được biết với tên Viên Ngộ Khắc Cần, người tỉnh Tứ Xuyên. 
Vốn dòng dõi nhà nho. Thiền sư Khắc Cần Phật Quả sanh năm 1063. Thầy Thiền thuộc dòng Dương 
Kỳ tông Lâm Tế, là môn đồ và người nối Pháp của Ngũ Tổ Pháp Diễn. Ông là thầy của Đại Tuệ Tông 
Cảo. Một hôm, Thiển sư Viên Ngộ Khắc Cần thượng đường thị chúng. Vị thầy đã tán tụng Lục Tổ: 
“Lão Tăng tự mình đê đầu lễ bái trước vị chân Cổ Phật ở Tào Khê, vì Ngài đã tám mươi lần tái sanh 
làm thiện tri thức.”—Ke-Ch'in-Fo-Kuo (1063-1135), also called Yuan-Wu Ko-Chin, a nafive of 
Szechuan, was born 1n a Confucian family. Zen master Ke-Xin-Fo-Kua was born in 1063, a Chinese 
Zen Master of the lineage of Yang-ch1, Lin-Chi Zen Sect. He was a student and Dharma successor of 
Wu-Tsu Fa-Yen. He was the teacher of Ta-Hui-Tsung-Kao. One day, Zen master Yuan-Wu Ko-Chin 
entered the hall and addressed the assembly. The master said in praise of the Sixth Patrlarch, “l 
prostrate myself before the true Old Buddha of Tsao-Chi; for eighty lives he was reborn as a wIse 
frend and teacher.” 


15) Viên Ngộ: Thử Ngọc Qua Lửa, Tìm Châu Không Rời Bùn— To Test Jade Through the Fire; to 
Find Pearl, Don '† Leave the Mud 

Một hôm, Thiển Sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả (1063-1135) thượng đường dạy chúng: "Sóng lớn 

vỗ trên đỉnh núi, đáy giếng bụi bay, mắt nghe sấm nỗ vang, tai thấy gấm thêu kim tuyến. Ba trăm sáu 

chục lóng xương, mỗi lóng hiện vô biên diệu thân. Tám mươi bốn ngàn đầu mỗi sợi lông đều hiển bày 

Bảo Vương địa giới. Nhưng đây chẳng cần phải thần thông diệu dụng, cũng không là sự hiển hiện của 

pháp. Chỉ khi nào ngàn mắt chóng mở, hẳn là ngồi khắp mười phương. Nếu các ông có thể diễn tả hết 


2786 


những thứ này trong một câu thoại, thì các ông nói làm sao?" Thử ngọc cần trải qua lửa, tìm châu 
không rời bùn—One day, Fo-Kuo entered the hall and addressed the monks, saying, "Great waves 
arise on the mountain top. Dust rises from the bottom of a well. The eyes hear a thunderclap. The ears 
see a øreat brocade. The three hundred sixty bones of the human body each reveal the Incomparably 
sublime body. The tips of eighty-four thousand hairs display the chiliocosm sea of worlds of the 
Treasure King. But this 1s not the wonderful function with supernatural powers. Nor 1s 1t the manmifested 
Dharma. If only the thousand eyes can suddenly open, then youTll be siting throughout the ten 
directions. If you could describe this in a single surpassing phrase, what would you say? To test Jade 1t 
must by passed throuph the fire. To find the pearl, dont leave the mud." 


CMLXIV. Viên Nhĩ Biện Viên: Enmi Bennen 
1)_ Bài Thơ Tiễn Biệ—A Farewell Poem 
Mùa hè năm 1280, Thiển sư Viên Nhĩ Biện Viên (1202-1280) lệnh cho chùa nổi trống lên và tuyên bố 
với chư đệ tử là mình sắp thị tịch. Rồi ông viết một bài thơ tiễn biệt: 
“Những ai không thấy sự vật như thị, 
Sẽ chẳng bao giờ hiểu được Thiên.” 
Viết xong, ông nói lời từ biệt với các đệ tử rồi an nhiên thị tịch, thọ 78 tuổi—During the summer of 
1280, Zen master Enni Benen ordered the temple drums to be sounded and announced to his disciples 
that he was about to die. He then wrote a farewell poem: 
“Those who do not see things as they are, 
WIII never understand Zen.” 
Then he peacefully passed away at the age of seventy-eight. 


2) Viên Nhĩ Biện Viên Và Đông Phước Tự— Enmi Bennen and Tonƒuku Monastery 

Năm 1225, ông trở thành viện trưởng đâu tiên của chùa Đông Phước ở cố đô Kyoto. Ông cũng lãnh 
đạo những tu viện khác như chùa Thọ Phước ở Thương Liêm hay chùa Kiến Nhân ở cố đô Kyoto. Ba 
ngôi tự viện nầy là những trung tâm quan trọng nhất của Thiển ở Nhật Bản. Thánh Nhất có trên 30 
người kế tục pháp. Ngoài danh hiệu Thánh Nhất, ông còn được phong danh hiệu Quốc Sư. Đông 
Phước Tự thuộc phái Lâm Tế, Phật giáo Nhật Bản, được Thiển sư Viên Nhĩ Biện Viên (1202-1280) 
khai sáng. Đông Phước Tự là một trong những tự viện Nhật Bản hiện vẫn còn đào tạo các thiển sư 
theo truyền thống chính thống của Thiển. Thiển phái Đông Phước Tự là một trong những nhánh thiển 
quan trọng nhất trong trường phái Lâm Tế ở Nhật Bản. Phái này do Thiền sư Viên Nhĩ Biện Viên 
(1202-1280) khai sáng. Hiện nay phái này có khoảng 365 ngôi tự viện trên khắp Nhật Bản——In 1225 
he became the first abbot of the Tofuku-ji in Kyoto; he also assumed leadership of monasteries like the 
Jufuku-ji in Kamakura and the Kennin-ji in Kyoto. All these three monasteries belong to the most 
1mportant Zen monasteries in Japan. Benen had more than thirty đharma successors. Posthumously he 
received the honortfic tiles of Shoichi Kokushi and Kosho Kokushi (Imperial Teacher). Tofuku-JI, 
name of a monastery of the Japanese Rinzai school, founded by Zen master Enmi Benen. The Tofuku-Ji 
1s one of the few Japanese monasteries in which monks are still trained today in the authentic Zen 
traditon. TofukuJi branch, founded by Zen master Enm Benen. This 1s one of the most important 
branches from Lin-Chi school in Japan. p to now, this branch has about 365 temples throughout Japan. 


3) Viên Nhĩ Biện Viên: Làm Chủ Lấy Mình Giữa Muôn Sai Ngàn Khác —Be the Master in the 
Middle oƒ AII Kinds oƒ Djƒƒerences and Distincfions 

Viên Nhĩ Biện Viên (1202-1280), tên của một trong những thiển sư nổi tiếng của Nhật Bản vào thế kỷ 

thứ 13. Viên Nhĩ Biện Viên, còn được gọi là Thiển sư Thánh Nhất, vị khai sáng ra Thiển phái Đông 

Phước Tự, một trong những nhánh thiển quan trọng nhất trong trường phái Lâm Tế ở Nhật Bản. Hiện 

nay phái này có khoảng 365 ngôi tự viện trên khắp Nhật Bản. Khi Thánh Nhất (1202-1280) diện kiến 


2787 


Nhật Hoàng lần đầu tiên vào năm 1245, sư trình lên vua một bản sao chép của bộ "Tông Cảnh Lục," 
một bộ sách lớn về Thiển pháp được soạn bởi một thiển sư nổi tiếng Trung Hoa vào thế kỷ thứ mười 
(Diên Thọ Vĩnh Minh). Nhật Hoàng thường đọc bộ sách này mỗi khi rắnh rỗi. Khi đọc xong, ngài viết 
ở mặt sau dòng chữ: "Nhận được bộ sách này từ tay thiển sư Thánh Nhất, ta nay đã thấy được bản tâm 
vốn là Phật." Khi quan đại thần Fujiwara Michiie hỏi sư về Thiển pháp, sư đáp: "Đó chính là vấn để 
của ý chí quyết liệt, nhờ đó hành giả có thể làm chủ lấy mình giữa muôn ngàn sai khác và phân 
biệt."—Enni Bennen, name of one of the most famous Japanese Zen masters 1n the thirteenth century. 
Zen master Enni Benen, also called Shoichi, was the founder of the Tofukuji branch, one of the most 
1mportant branches from Lin-Chi school in Japan. Úp to now, this branch has about 365 temples 
throughout Japan. When Shoichi met Emperor Gosaga in 1245, he presented him with a copy of the 
"Source Mirror Record,” an immense compendium of Buddhist teachings compiled by a famous 
Chinese Zen master of the tenth century. The emperor used to read this book whenever he had free 
time. When he finished, he wrote in the back of the text, "Having received this book from Master 
Shoichi, we have now seen essential nature." When the courtier FuJiwara Michie asked him for Zen 
1nstruction, Shoichi said, "lt 1s a matter of having decisive willpower, so that you can be the master in 
the middle of all kinds of đifferences and distinctions." 


4) Viên Nhĩ Biện Viên: Tấn Công Vào Điểm Đến Thiền Tọa— Taking Aggressive Approach to 
Za:en 
Hình thức Thiển Lâm Tế mà Viên Nhĩ Biện Viên cổ vũ tấn công thẳng vào điểm đến thiền tọa. Tất cả 
đệ tử đều được khuyên là nên dồn hết nghị lực của họ vào việc tu tập thiển tọa. Một hôm, Sư thượng 
đường dạy chúng: “Mấy ông nên nghĩ rằng mình đang rơi xuống một cái giếng cổ rất sâu; ý nghĩ duy 
nhất bây giờ là phải lên khỏi nơi đây, và thấy mình chẳng mong gì tìm được lối thoát; từ sáng đến tối 
với chỉ một ý nghĩ ấy canh cánh trong lòng. Bao lâu tâm trí mình hoàn toàn chuyển vào một ý nghĩ 
độc nhất như vậy, bấy giờ sự bừng tỉnh phát hiện một cách lạ lùng kỳ diệu ở trong mình. Mọi 'truy cầu 
và cần khổ' đều dừng lại, cùng lúc, mình có cái cảm giác rằng cái mình mong ước là đây và tất cả đều 
thích đáng với thế giới và với chính mình, và vấn để sẽ được hoá giải trọn vẹn như lòng mình mong 
mỏi. Công việc chính yếu một người phải làm khi thấy mình gặp phải tình trạng cấp bách này là tận 
lực 'truy cầu và cần khổ", nghĩa là tập trung tất cả năng lực của mình trên một điểm duy nhất và nhằm 
vào mục tiêu xa nhất mà mình có thể nhảy tới trong cái lối tấn công chính diện này. Thông thường, khi 
một người tìm kiếm một thông lộ giải thoát khỏi một cảnh ngộ gần như vô vọng, tâm trí của y, nói 
theo khía cạnh tâm lý, bị dồn vào giới hạn của năng lực; nhưng một khi giới hạn này bị vượt qua, thì 
một dòng suối năng lực mới trào ra, dưới một hình thức nào đó. Thật ra, về mặt thể chất mà nói, chính 
người ấy cũng phải ngạc nhiên khi thể lực hay nhẫn lực phi thường như vậy ấy trỗi dậy.”—The 
Chinese form of Lin-chi that Enni promoted took a directly aggressive approach to zazen. Students 
were advised to put all their energy Iinto the practice of zazen. One day, Shoichi Kokushi entered the 
hall and addressed the monks, “O monks, think of yourselves to be down 1n an old deep well; the only 
thought you then have will be to get out of 1t, and you will be desparately engaged 1n finding a way of 
escape; from morning to evening this one thought will occupy the entire field of your conscIousness. 
When one's mind 1s so occupied with one single thought, strangely or miraculously, there takes place a 
sudden awakening within oneself. All the 'searching and contriving' ceases, and with 1t comes the 
feeling that what was wanted 1s here, that all is well with the world and with oneself, and that the 
problem 1s now successfully and satisfactorily solved. The main thing to do when a man finds hiìmself 
1n this mental extremity 1s to exhaust all his powers of 'searching and contriving, which means to 
concentrate all his energy on one single point and see the farthest reach he can make 1n this frontal 
attack. Usually, when a person tries to seek a passage of liberation from an apparently hopeless 
situation, his empirical mind, psychologically speaking, 1s taxed to 1ts limit of energy; but when the 
limit 1s transcended a new source of energy 1n one form or another 1s tapped. In fact, physically 


2788 


speaking, a man himself will be extremely surpised when such an extraordinary of strength or 
endurance 1s exhibited.” 


35) Viên Nhĩ Biện Viên: Thiền Tiêu Biểu Cho Nền Tảng Trong Tu Tập—Zen Represents the 
Foundation in Culfivafion 

Trong đời mình, Viên Nhĩ Biện Viên được kính trọng cả về tài học rộng và sự giác ngộ thâm sâu, 
Cũng giống như Vinh Tây và Nghĩa Giới, vào lúc cuối đời, Viên Nhĩ Biện Viên mới sẵn sàng hòa giaÏ 
với những truyền thống Phật giáo khác; tuy vậy, khi còn là một vị Tăng trẻ thì ông không có chịu uyển 
chuyển. Vì vậy mà Biện Viên quyết định là ông ta muốn được kinh qua Thiển không bị pha tạp bởi 
những truyền thống khác.Trong chuyến Thánh Nhất du hành đến Trung Hoa, Viên Nhĩ Biện Viên 
(1202-1280) đã tham cứu bí yếu Thiển pháp với một trong những đại thiển sư Trung Hoa thời đó. Kỳ 
thật, Thiền pháp của Thiền sư Minh Am Vinh Tây, một hổn hợp của Thiền Lâm Tế Trung Hoa và 
Thiên Thai, chỉ tổn tại một thời gian ngắn ở Nhật Bản. Chính hình thức Lâm Tế được Thánh Nhất 
mang về đảo từ Trung Hoa mới thật sự tổn tại. Sau khi trở về Nhật Bản, thiền sư Thánh Nhất bắt đầu 
dạy đạo tại một vùng quê ở miễn Nam nước Nhật. Thiển sư Viên Nhĩ Biện Viên luôn bảo chúng đệ 
tử: “Thiền không phải là một hệ thống tư tưởng giống như những truyền thống khác mà là một cỗ xe 
đưa hành giả đến chỗ có cùng trạng thái tâm như Phật. Khi hành giả tu tập Thiền, hành giả là Phật! 
Nếu hành giả tu tập một ngày thì làm Phật một ngày. Nếu hành giả tu tập cả đời, thì là Phật cả đời. 
Thiền là tâm Phật. Giới luật là hình thức uy nghi bên ngoài; giáo pháp hay kinh điển là sự giải thích 
bằng lời; niệm Phật danh là phương tiện, bởi vì ba thứ này đều đến từ tâm Phật, tông này, Thiền, tiêu 
biểu cho nên tảng.”—During his lifetime, Enni was admired both for his extensive erudition and the 
depth of his enlightenment. Like Eisai and Gikal, later in his le, Enni was willing to make 
accommodations for other Buddhist traditions; however, as a young monk, he was not so flexible. So, 
Enni decided that he wanted to experience a Zen unadulterated by other traditions. During his staying 
1n China, Shoichi learned the secrets of Zen from one of the greatest masters of the time. Às a matter 
Of fact, Zen master Myoan EisaTs Zen method, a combination of Chinese Lin-chi tradition and Ten 
Trai, was only short-lived in Japan. It would be the form of Lin-chi brought back to the islands from 
China by Shoichi that would really persevere. After returning to Japan, Shoichi began to teach Zen in 
the rural south. Zen master Enni Benen always told his disciples, “Zen 1s not a system of thought like 
the other traditions but was the vehicle by which one achieved the same sfate of mind as the Buddha 
himself. When one practices Zen, one 1s Buddha! If one practices for a day, one 1s Buddha for a day. If 
one were fo practice one's whole life, one would be Buddha one's whole life. Zen 1s the Buddha mind. 
The precepts are 1ts external form; the teachings or sutras are 1ts explanation in words; the invocation 
of the Buddha name 1s an expedient means. because these three proceed from the Buddha mind, this 
school, Zen, represents the foundation.” 


CMLXYV.Viên Thông: Vien Thong 

l1) Hành Trạng Và Sự Nghiệp—Acts and Works 

Viên Thông (1080-1151), tên của một vị Thiển sư Việt Nam, quê ở làng Cổ Hiển Thăng Long, Bắc 
Việt. Thế danh là Nguyễn Nguyên Ức. Sau Sư di chuyển đến phường Thái Bạch, kinh đô Thăng Long 
và làm nhà ở đó. Cha Sư là một trong những nhà cố vấn rất quan trọng của vua Lý Nhân Tông. Sư có 
bẩm tính thông minh, tài học xuất chúng, sớm có chí xuất trần. Sư gặp Thiền sư Viên Học tại chùa An 
Quốc và lãnh ngộ yếu nghĩa Thiền tại đó. Năm Hội Phong thứ 6, 1097, Sư đỗ Giáp Khoa khoa thi Tam 
Giáo, được sung vào chức Đại Văn. Năm Long Phù Nguyên Hóa thứ 8, vua tổ chức một khoa thi nhằm 
chọn những bậc hoằng tài trong thiên hạ để bổ vào chỗ khuyết trong Tăng Đạo. Sư lại đứng đầu trong 
kỳ thi này. Vua càng cho là lạ, định trao cho Sư một chức quan có quyền hành hành chánh hơn. Sư 
nhiều lần từ chối không nhận nên cuối cùng nhà vua nâng chức của Sư lên Nội Cung Phụng Truyền 
Giảng Pháp Sư. Sau nhiều thập niên hoằng hóa, Thiền Sư Viên Thông trở về quận mình lập chùa 


2789 


dưỡng già. Mọi phí tổn xây dựng đều do ngân quỹ của triều đình cung cấp. Đến năm thứ tư niên hiệu 
Đại Định, 1143, vua thăng cho Sư giữ chức Tả Hữu Nhai Tăng Thống, Nội Cung Phụng Tri Giáo Môn 
Công Sự, Quốc Sư, và Tử Y Đại Sa Môn. Sư được cả vua và triều thần rất trọng vọng. Khoảng năm 
thứ 11 niên hiệu Đại Định, vào ngày 21 tháng 4, năm 1151, Sư không có bệnh nhưng nhóm họp đồ 
chúng để từ biệt, rồi ngồi kiết già và an nhiên thị tịch, thọ 72 tuổi. Những tác phẩm của Sư bao gồm: 
1) Chư Phật Tích Duyên Sự, 30 quyển, 2) Hồng Chung Văn Bia Ký, 3) Tăng Già Tạp Lục, hơn 50 
quyển, 4) Viên Thông Tập, hơn một ngàn bài thơ vẫn còn được lưu hành đến ngày nay——Vien Thong, 
name of a Vietnamese Zen master from Co Hien Village, Thăng Long, North Vietnam. His worldly 
name was Nguyen Nguyen Úc. Later on, he moved to Thai Bach Ward in Thang Long and build a 
house there. His father was one of the most important advisors of king Ly Nhan Tong. He was 
endowed with intelligent nature, his education was excellent. He had the aspiration to renounce the 
world when he was very young. He met Zen master Vien Hoc at An Quoc Temple and attained the 
essential meaning of Zen there. In the sixth year of the dynasty tifle of Hoi Phong, 1097, he passed the 
examination on the Three Teachings with the highest honor and was appointed to the office of “Great 
Literature.” In the eighth year of the dynasty tifle Long Phu Nguyen Hoa (1108), the king organized an 
examination to select people with great talents to fill vacant positons of Leading Monk. Master Vien 
Thong afain passed with the highest rank. King Ly Nhan Tong was even more amazed by the master, 
and wanted to offer him a political posiion with more power 1n administration. Master Vien Thong 
persistently declined so many times, so eventually the king raised him to the rank of Inner Palace 
Attaché and Dharma Master. After many decades of proclaiming the Buddhist-truth, Zen master Vien 
Thong returned to his native district to buïilt a temple to settle down 1n hís old age. The royal court 
provided all expenses for the building of the temple. In the fourth year of the dynasty title of Dai Dinh, 
11443, the king promoted him to the rank of Left and Righ Wing of Supreme Patriarch of the Sangha 
Order, Inner Palace Superintendent, Natonal Teacher, and Purple Robed Great Sramana. He was 
greatly admired by the king and mandarins. During the eleventh year of the dynasty tie of Dai Dinh, 
1151, without any sign of illness, but he assembled his disciples to bid them farewell, then sat cross- 
legged and peacefully passed away at the age of seventy-two. His works inelude: l) Storles of 
Buddhas Past Lives, more than 30 volumes, 2) Great Bell Inscription, 3) Miscellaneous Records of the 
Sangha, more than 50 volumes, 4) Vien Thong's Book of Poems, more than one thousand poems which 
are still in circulation nowaways. 


2) Viên Thông Và Vua Lý Thần Tông— Vien Thong and King Ly Than Tong 

Thiền sư Viên Thông (1080-1151) tùy cơ diễn hóa, chỉ bày yếu nghĩa, giác ngộ cho người, giải mê trừ 
dốt, quyết không để vết. Những người đến thọ giáo với Sư đều được hiển danh đương thời. Năm thứ 
nhất niên hiệu Thiên Phù Khánh Thọ, 1127, sau khi Sư đã trùng tu chùa Diên Thọ xong, vua sai Sư 
soạn bia văn. Vua rất kính trọng tài đức của Sư, nên đổi làm Tả Nhai Tăng Lục. Năm thứ ba niên hiệu 
Đại Thuận, 1130, vua Lý Thần Tông cung thỉnh sư về triều để thỉnh ý về việc cai trị nhân dân và đất 
nước, sư đáp: “Thiên hạ ví như món đồ dùng, đặt vào chỗ yên thì yên, đặt vào chỗ nguy thì nguy, chỉ 
cốt ở đức của nhà vua mà thôi. Đức hiếu sinh của nhà vua có thấm nhuần đến nhân dân thì nhân dân 
sẽ mến yêu vua như cha mẹ, tôn kính vua như mặt nhựt mặt nguyệt, như vậy là đặt thiên hạ vào chỗ 
yên vậy. Còn về các quan, họ phải được lòng dân thì nước mới yên, họ phải thu phục được nhân tâm 
vì sự tồn vong của đất nước đều do nơi lòng dân mà ra. Các bậc minh quân, chưa từng một ai dùng 
những ông quan hẹp hòi hay những kẻ tiểu nhân mà được hưng thịnh. Trời đất không nóng lạnh bất 
thời, mà phải dần chuyển từ xuân sang hạ, hạ sang thu, thu sang đông. Nhà vua lại cũng như vậy, 
không thể trị loạn ngay lập tức, mà phải dân dân cải thiện tình hình trong nước. Các Thánh vương thời 
xưa đã kinh qua cái luật tự nhiên nây nên các ngài đã phải tu nhân tích đức để trị an cho nước. Nếu 
nhà vua có thể làm được như thế thì không có gì để lo cho tương lai của đất nước cả. Nếu không làm 
được như thế, thì đất nước khó tránh khỏi suy vong. Đó chính là căn nguyên của sự hưng vong từ từ 


2790 


vậy.” Sau đó vua Lý Thần Tông lại thăng Sư lên chức Hữu Nhai Tăng Thống Tri Giáo Môn Công Sự. 
Sau đó, Sư phụng chiếu đi đến đền Tây Dương cầu giữ thai nhi cho nhà vua có ứng nghiệm. Do đó, 
vua càng thêm kính trọng, ban cho Sư đặc ân được xếp ngang hàng với các thái tử trong triểu—Zen 
master Vien Thong expounded the Dharma according to circumstances, enlightening people by guiding 
them to the essential meaning of Buddhism. The master dispelled their delusion and eliminated their 
1gnorance until there was no trace of these (delusion and ignorance) left. Those who came to study 
with him all became famous In their contemporary time. In the first year of the dynasty title of Thien 
Phu Khanh Tho, 1127, after he had restored Dien Tho temple, king Ly Nhan Tong asked him to 
compose the 1nscription on the stele. The king highly admired hs talents and virtues, so he raised his 
position to the rank of Left Wing Secretary of the Monk Academy. In the third year of the dynasty title 
of Dai Thuan, I130, In 1130, king Ly Than Tong asked him about the natlon”s affairs, he said: 
“Whether safe or dangerous people are like things that are predictable. It 1s a virtue that a king use to 
rule over his nation. The king”s compassion should penetrate everyone. Then the people will love him 
as they love their parents, and respect him as they respect the sun or the moon. That means that people 
are put in a safe place. As for the mandarins, they should win the peopleˆs heart because the existence 
Of the nation 1s based on the people”s will. All good kings, no one uses narrow-minded mandarins or 
mean people to make the country properous. The weather can hardly be cold or hot Immediately, but 1t 
goes from Spring to Summer, Summer to Autumn, Autumn to Winter, etc. Like this, a king 1s not able 
to suppress a rebellion right away, but he has to improve the situations day in and day out. Holy kings 
1n the old time had much experience of this natural law, so they had to practice therr virtue 1n order to 
rule over the nation 1n peace. If the king can do that there 1s nothing to worry about the nation's future. 
If not, the nation can hardly avoid coming to decay. That 1s the cause of the gradual decline or gradual 
prosperity of a nation.” Later, king Ly Than Tong promoted him to the rank of Righ Wing of Supreme 
Patrlarch of the Sangha Order and Inner Palace Superintendent. Then he obeyed the royal order to go 
to Tay Duong Slhrine to pray for the protection of the expected royal child and he was successul in this 
assignmert, so the king granted him a special favor which ranked the same as Princes In the royal 
COUTI. 


CMLXVI.Viền Thông: Enfsu (Yuantong) 

1) Một Đời Khổ Hạnh Tu Tập Thiền Định!— An Ascetic LỰe oƒ Meditation Practice! 

Viên Thông là tên của một vị danh Tăng Nhật Bản thuộc tông Tào Động vào thế kỷ thứ XVII. Viên 
Thông Đại Ứng là một thiển sư rất lạ. Sư chẳng bao giờ lộ vẻ buồn giận và hiếm khi mở miệng nói 
điểu gì. Sư cũng chẳng bao giờ đặt lưng xuống ngủ và hầu như chẳng ăn gì cả. Suốt đời Sư không hể 
nghĩ đến thú vui vật chất và xác thịt. Một ngày, Viên Thông Đại Ứng bị thây Vạn Sơn Đạo Bạch kêu 
lại và quở trách: "Nhịn ăn không ngủ đang làm cạn kiệt năng lực hành đạo của ông; nỗ lực tham thiển 
đang làm giảm dần huệ mạng của ông. Tại sao ông không thuận theo dòng chảy tự nhiên mà sống một 
cách tự tại, thoát ly mọi thúc ép và cưỡng cầu." Viên Thông Đại Ứng lạy tạ thầy rồi lui về phòng với 
gương mặt đầy những giọt nước mắt nhớ ơn thầy. Sau đó, Sư càng nỗ lực chuyên tâm thiển định và 
khổ hạnh hơn nữa. Cho đến một hôm, tâm thức của Sư bừng sáng và Sư chứng được trạng thái không 
còn dấu vết nào của sự nghi hoặc nữa. Về sau, Sư trở về bản quán, dựng lên một túp lều và nguyện 
rằng sẽ không bao giờ bước ra khỏi cửa để trở về với nhân gian. Sư đoạn tuyệt hẳn với thế giới bên 
ngoài, ngay cả việc không hồi âm thư từ của những người bạn cũ. Khi những người cầu pháp đến gõ 
cửa, Sư cũng không mở cửa. Thiển sư Viên Thông Đại Ứng thị tịch vào năm 1715, vào lúc 76 tuổi. 
Một trong những đệ tử của Sư kể lại rằng: "Cả đời Sư nhịn ăn và tọa thiển liên tục, không hề ngả lưng 
xuống chiếu, và tu hành khổ hạnh đến lúc thị tịch. Trước khi thị tịch, Sư tự mình đắp y và ngôi ngay 
thẳng trên ghế. Ngay cả sau lúc thị tịch thân Sư vẫn thẳng và oai nghi trong tư thế thiển định"— 
Yuanftong 1s the name of a Japanese famous monk, of the Soto Sect, who lived in the seventeenth 
century. Enzui was a rare master. He never showed any sign of anger on his face and rarely even 


2791 


spoke. He never lay down to sleep and hardly ever ate. Neither material nor sexual desires ever 
occured to him in his life. One day Enzufs Zen teacher Manzan called him and gave him a scolding, 
saying, "Fasting and never lying down are inhibiting your potential for the Way. Diligence and 
meditation are decreasing your life of wisdom. Why not let go entirely, naturally going along with the 
flow, becoming a clean and free individual without confrivance or compulsion?” Bowing In gratitude, 
Enzul left, covering his tears. After that he exerted himself even more, increasing his ascetic pracftices. 
One day his mind opened up, and he attained a state where there 1s no doubt. Later on in life, Enzui 
returned to his native province and buIlt a cloister there, vowing thenceforth (thenceforward) never to 
øo out into human society. Even 1f old acquaintances wrote to him, he didnt reply, and when Zen 
seekers knocked at his door, he didn't open up. Enzui died in 1715, at the age of seventy-six. One of his 
followers related, “The teacher fasted and never lay down all his life, continuing these austerities even 
until the momernt of his death, when he put on a formal robe and passed away sitting in a chair. Even 
after he died, his body remained upright, his posture of meditation still composed.” 


2) Viên Thông: Tôi Cũng Không Biết Tôi Viết Gì! —I Can 't Read My Own Handwriting! 

Viên Thông (1636-1715) là một thiển sư thuộc tông Hoàng Bá Nhật Bản. Ông là một vị thiển sư khác 
người, muốn đi đâu thì cứ đi muốn làm gì thì cứ làm. Sư sống cô độc, không ở bất cứ nơi nào cố định. 
Chắc chắn là hiếm khi nào Sư nghĩ đến cuộc sống cá nhân của mình. Một lần nọ sư đến viếng một gia 
đình ở Kyoto. Trong cảnh đô thị huyên náo, vị thiển sư vô tâm này chợt quên mất đi cái nơi mình định 
đi đến. Không biết làm gì khác, sư bắt đầu đi gõ cửa từng nhà một và hỏi: "Đây có phải là ngôi nhà 
mà sư Viên Thông định đến hay không?" Lần khác, có người nhờ sư viết tựa cho một quyển sách. Sư 
đồng ý, nhưng sư viết chữ quá tháo nên nhiều chỗ của bài tựa không đọc được. Chủ nhân của quyển 
sách phải mang bài tựa đến hỏi sư xem bài tựa muốn nói gì. Thiển sư Viên Thông xem lại hết lần nầy 
qua lần khác, cuối cùng ông tuyên bố "Tôi cũng không thể nào đọc được những dòng chữ này! Một 
trong số đệ tử của tôi rất giỏi đọc chữ viết của tôi. Tốt hơn, ông nên tìm đến gặp anh ta xem giúp."— 
Enfsu, name of a Japanese Zen master, was an eccentric sage of the little known Obaku school of Zen. 
An unconventional man, he went where he wanted and did what he wished. He lived alone, not stay1ng 
in any fixed place. Hardly anything about his life 1s known for sure. Once Entsu was In the city of 
Kyoto to pay a visit to a certain family. In the disturbance of the city, the simple-minded Zen master 
forgot where he was going. Not knowing what else to do, he began knocking on doors, one after 
another, asking whoever answered, "Is this the house Entsu 1s supposed to visit?” Ôn another occasion, 
someone asked Entsu to write a preface for a certain book. Entsu agreed, but he scribbled so badly that 
the preface was 1llegible in many places. The man who had requested the writing brought 1t back to 
Entsu to ask him what 1t said. The Zen master examined his own writing again and agann, then finally 
declared, "I cant read it either! One of my students 1s good at reading my writing; you'd better show 1t 
to him." 


CMLXVII.Viên Thông Pháp Tú: Không Lấy Làm Lạ Khi Ông Bướng Bình!— Yuan-t'ung Fa Hsiu: 
No Wonder You°re So Obstinafe! 
Hiện nay chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Thiền sư Viên Thông Pháp Tú; tuy nhiên, có một 
vài chi tiết nhỏ về vị Thiển sư này trong Tự Truyện của Thiền sư Đầu Tử Nghĩa Thanh: Tên của một 
vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ XI: Khi Đầu Tử Nghĩa Thanh đến thiển viện dưới quyền quản 
hạt của Thiền sư Viên Thông Pháp Tú, Đầu Tử không thưa hỏi gì, chỉ ăn cơm xong rồi ngủ. Tri sự thấy 
thế, bạch với Viên Thông Pháp Tú: “Trong Tăng đường có vị Tăng cả ngày lo ngủ, xin thực hành theo 
qui chế.” Viên Thông Pháp Tú bảo: “Khoan! Đợi ta xét qua.” Viên Thông cầm gậy đi vào Tăng 
đường, thấy sư đang nằm ngủ, Viên Thông Pháp Tú gõ vào giường, quở: “Trong đây tôi không có cơm 
dư cho Thượng Tọa ăn xong rồi ngủ.” Sư thưa: “Hòa Thượng dạy tôi làm gì?” Viên Thông Pháp Tú 
bảo: “Sao chẳng tham thiển?” Sư thưa: “Món ăn ngon không cần đối với người bụng no.” Viên Thông 


2792 


Tú bảo: “Tại sao có nhiều người không chấp nhận Thượng Tọa?” Sư thưa: “Đợi họ chấp nhận để làm 
gì? Viên Thông Tú hỏi: “Thượng Tọa đã gặp ai rồi trước khi đến đây?” Sư thưa: “Phúc Sơn.” Viên 
Thông Pháp Tú bảo: “Lão Tăng cứ thắc mắc, không biết ông được cái gì mà lười biếng.” Nói xong, 
Viên Thông Pháp Tú bèn nắm tay Đầu Tử, hai người cười rồi trở về phương trượng.” Hành giả tu thiển 
phải nên luôn cẩn trọng, không phải ai cũng có thể đạt được trình độ của Đầu Tử. Để đạt được trình 
độ lãnh hội này không phải là chuyện dễ dàng và nó sẽ đòi hỏi rất nhiều năng lực trong tu tập thực 
tến—We do not have detailed documents on this Zen Master; however, there ¡is some brief 
1nformation on him 1n The Records of Zen master Tou-tzu I-ching: Zen Master Yuan-tung Hsiu, name 
of a Chinese Zen monk in the eleventh century. When T”ou-tzi-Y1-Qing arrived at Yuan-Tung HsIu”s 
place, rather than going for an Interview with that teacher at the appointed time, he remained sÌeeping 
1n the monk”s hall. The head monk reported this to Yuan-Tung Hsiu, saying: “There 1s a monk who”s 
sleeping In the hall during the day. [']I go deal with 1t according to the rules.” Yuan-Tong asked: “Who 
1s 1?” The head monk said: “The monk Qing.” Yuan-Tung Hsiu said: “Leave 1t be. I'lI go find about 
1t.” Yuan-Tung Hsiu then took his staff and went into the monk”s hall. There he found T”ou-Tz1-Y1- 
Qing in a deep sleep. Hitting the sleeping platform with his staff, he scolded him: “I don't offer any 
“leisure rice” here for monks so that they can go to sleep.” T”ou-Tz1-Y1-Qing woke up and asked: “How 
would the master prefer that I practice?” Yuan-Tung Hsiu said: “Why don't you try practicing Zen?” 
Yi-Qing said: “Fancy food doesnỶt interest someone who”s sated.” Yuan-Tung Hsiu said: “But I don”t 
think you”ve gotten there yet.” Yi-Qing said: “What point would there be in watting unuil you believe 
1t?” Yuan-Trung Hsiu said: “Who have you been studying with?” Yi-Qing said: “Fu-Shan.” Yuan-T"ung 
Hsiu said: “No wonder you re so obstinate!'° They then held each other”s hands, laughed, and went to 
talk in Yuan-Tung Hsiu”s room. Zen practiioners should always be careful, not everyone can reach 
the stage of Tou-tzu's understanding. To reach this level of understanding 1s not an easy task and 1t will 
Tequire an enormous amount of energy 1n practical cultivation. 


CMLXYVIII. Viên Trí Đạo Ngô: Yuan-chih T?ao-Wu 

1) Khán Bệnh— To See a Doctor 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một hôm, Qui Sơn Linh Hựu hỏi sư: “Ở đâu đến?” Sư 
đáp: “Khán bệnh đến.” Qui Sơn Linh Hựu hỏi: “Có bao nhiêu người bệnh?” Sư đáp: “Có người bệnh, 
có người chẳng bệnh.” Qui Sơn Linh Hựu nói: “Có người không bệnh đâu không phải Trí đầu đà?” Sư 
đáp: “bệnh cùng chẳng bệnh đều không can hệ việc nó, nói mau! Nói mau!”——According to the Ching- 
te-chuan-teng-lu, volume XIV, one day, Kui-Shan asked T”ao-Wu: “Where did you go?” T”ao-Wu 
said: “To see a doctor.” Kui-Shan asked: “How many people are sick?” T”ao-Wu said: “Some are sick, 
some are not.” Kui-Shan said: “Is one who 1s not sick has nothing to do with 1t?” 


2) Viên Trí: Chỗ Che Trùm Không Rỉ Dột!— The Cover Never Leaks! 

Một hôm, Sư cầm chiếc nón bước ra, Vân Nham chì chiếc nón và nói: "Cái này để làm gì?" Sư nói: 
"Có chỗ dùng." Vân Nham nói: "Thình lình gặp bão dữ thì sao?" Sư nói: "Thì lấy nó che trùm vậy." 
Vân Nham nói: "Cái nón còn có chỗ che trùm hay không?" Sư nói: "Có đó, nhưng chỗ che trùm của nó 
không bao giờ rỉ dột."—One day, T'ao-wu picked up his hat to go out. Yun-yan pointed to the hat and 
said, "What does this do?” T"ao-wu said, "lt has a use." Yun-yan said, "If you suddenly encountered a 
violent storm, then what?” T'ao-wu said, "It would cover me." Yun-yan said, "Does the hat also have a 
cover?” 'I'ao-wu said, "Yes 1t does, but 1ts cover never leaks."” 


3) Viên Trí: Có Một Người Chẳng Ngôi Chẳng Nằm!— There Is One Who Neither Sis Nor Lies 
Down! 

Một hôm, Qui Sơn Linh Hựu hỏi Vân Nham Đàm Thạnh: “Bồ Đề lấy gì làm tòa?” Đàm Thạnh đáp: 

“Lấy vô vi làm tòa.” Đàm Thạnh lại hỏi Linh Hựu câu ấy. Linh Hựu đáp: “Lấy các pháp không làm 


2793 


tòa.” Linh Hựu lại đem câu ấy hỏi Đạo Ngô. Sư đáp: “Ngồi thì cho y ngồi, nằm thì cho y nằm. Có một 
người chẳng ngôi chẳng nằm, hãy nói mau! Nói mau!” Qui Sơn liền đứng dậy bỏ đi—One day, Kuei- 
Shan asked Yun-Yan: “With what does bodhi sit?” Yun-Yan said: “lt sits with nonaction.” Yun-Yan 
then asked Kuei-Shan the same question. Kuei-Shan said: “lt sits with all empty dharmas.” Yun-Yan 
then asked T”ao-Wu: “What do you say?” Tao-Wu said: “Bodhi sits listening to 1t. Bodhi lies down 
listening to 1t. But as for the one who neither sifs nor lies down, speakl Speak! Kuei-Shan got up and 
left. 


4) Viên Trí: Có Nhận Không Có Thưởng— Having Receiving, Making Restitution 

Vào tháng chín năm 835, Sư có bệnh. Tình trạng của Sư trở nặng. Tăng chúng đến thăm hỏi. Sư nói: 
"Có nhận không có thưởng. Mấy ông có hiểu chăng?" Tăng chúng giật mình với những lời này. Mười 
ngày sau, trước khi Sư thị tịch, Sư nói với Tăng chúng: "Ta sẽ đi về phương Tây. Ta không nên đi về 
phương Đông." Nói xong là Sư thị tịch, vào ngày mười tháng chín năm 835. Xá lợi của Sư được giữ 
trong tháp đặt tên là Đạo Ngô. Về sau, tháp này bị sét đánh trúng và được di chuyển đến phía nam núi 
Thạch Sương——In the ninth month of the year 835, T'ao-wu became 1Ïl. His condition turned grave. The 
monks came to inquire about his welfare. Tao-wu said to them, "Do you understand the phrase, 
'Having received, making restitution'?” The monks startled by these words. Ten days later, Just before 
his death, T'ao-wu said to the congregation, "[ÏII go to the west. I shouldnt go east." pon saying these 
words T'ao-wu passed away. A few bones remained in his cremated remains. His stupa was named 
Trao-wu. Later 1t was struck by lightning and moved to the south side of Mount Shishuang. 


5) Viên Trí: Dạo Núi Về— Returning From the Mountain 
Viên Trí Đạo Ngô (769-835) là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào cuối thế kỷ thứ tám đầu thế kỷ 
thứ chín. Tên của Đạo Ngô được nhắc tới trong các thí dụ 55 và 89 của Bích Nham Lục. Ngoài ra, có 
một vài chi tiết lý thú về vị Thiền sư này trong Truyền Đăng Lục, quyển XIV: Thiền Sư Viên Trí Đạo 
Ngô sanh năm 769 tại Dư Chương (nay thuộc tỉnh Giang Tây). Lúc còn trẻ, người ta nói ông xuất gia 
và thọ cụ túc giới với Thiển sư Bách Trượng Niết Bàn. VỀ sau này, ông theo học và trở thành đệ tử 
của Thiển Sư Dược Sơn. Sau khi hành cước du phương trong nhiều năm và đến nhiều nơi, ông về trụ 
và dạy Thiển trên núi Đạo Ngô, gân vùng bây giờ là Trường Sa trong tỉnh Hồ Nam. Ông là thầy dạy 
Thiền của Thạch Sương Khánh Chư. Trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, chúng ta tìm 
thấy cuộc pháp chiến giữa Đạo Ngô và thầy là Dược Sơn như sau: "Một hôm, Dược Sơn hỏi sư: Ngươi 
đi về đâu?' Sư thưa: 'Đi dạo núi về.”"Dược Sơn bảo: 'Chẳng rời thất nầy, đem gì về, nói mau!' Sư thưa: 

'Sơn thượng điểu nhi đầu tợ tuyết 

Gián để du ngư mang bất triệt." 

(Trên núi chim con đầu tợ tuyết 

Đáy khe cá lội lo chẳng cùng). 
Zen Master Yuan-Zhi-T”ao-Wu, name of a Chinese Zen monk in between the end of the eighth and the 
ninth centuries. We encounter Tao-wu in examples 55 and 89 of the Pi-Yen-Lu. Besides, there 1s some 
1nteresting information on him in The Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), 
Volume XIV: Zen Master Yuan-Zhi-T'ao-Wu was born in 769 in Yu-Zhang (now in Jiang-Xi 
Province). ÀAs a young man he 1s said to have studied and received ordination under Baizhang Niepan. 
Later he studied and became a disciple of Yao-Shan. After traveling for many years fo varlous Zen 
mountains, he resided and taught Zen on Mount Tao-Wu, naer modern-day Changsha in Hunan 
Province. He was the master of Shih-shuang Ching-chu. In the Ching-te-chuan-teng-lu, volume XIV, 
we find the following dharma-dueling (hossen) between Tao-wu and his master Yueh-shan: "One day, 
Zen master Yao-Shan asked Tao-Wu: 'Where have you been? Tao-Wu said: 'Walking on the 
mounftain.' Yao-Shan said: Without leaving this room, quickly speakl' T”ao-WUu said: 

'On the mountain the birds are white as snow. 


2794 


At the bottom of the brook the fish never stop swimming.” 


6)_ Viên Trí: Huynh Tự Mình Đến Hỏi Hòa Thượng Đi!— You Yourself Go Ask the Master! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một hôm, Thiển Sư Viên Trí Đạo Ngô (769-835) cùng 
Đàm Thạnh đứng hầu Dược Sơn. Dược Sơn bảo: “Chỗ trí chẳng nghĩ đến, tối ky, nói tới, nói tới tức 
đầu mọc sừng, Trí đầu đà (ám chỉ sư) hiểu thế nào?” Sư liền đi ra. Đàm Thạnh hỏi Dược Sơn: “Sư 
huynh Trí vì sao không đáp lời Hòa Thượng?” Dược Sơn bảo: “Hôm nay ta đau lưng, Trí đã biết, ngươi 
hỏi lấy y.” Đàm Thạnh đến hỏi sư: “Vừa rồi, sao sư huynh không đáp lời Hòa Thượng?” Sư bảo: 
“Huynh đến hỏi Hòa Thượng đi.” Về sau, có một vị Tăng hỏi thiển sư Vân Cư Đạo Ưng: "Điều đó đã 
phạm gì đến điều cấm ky?" Vân Cư đáp: "Nó là một câu thoại độc hại nhất." Vị Tăng lại hỏi: "Vậy thì 
câu thoại gì độc hại nhất?" Vân Cư đáp: "Chỉ với một chiêu mà giết cả rồng lẫn rắn." Khi Vân Nham 
thị tịch, những đệ tử của ngài đã đưa lại bức thư từ giã của ngài đến Đạo Ngộ. Khi Đạo Ngộ mở thư ra 
và đọc và nói: "Hồi đó Vân Nham đã không hội. Ta tiếc là đã không giải thích cho ông ta. Dầu vậy, 
cuối cùng không uổng vì ông ta cũng đã trở thành pháp tử nối pháp của Dược Sơn." Về sau này, thiển 
sư Huyễn Sa Sư Bị nói: "Khi cổ đức nói bằng phong cách này mấy ông có hiểu không? Mấy ông nói 
thử xem chỗ Vân Nham không hội?"—According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch?uan-Teng-Lu), Volume XIV, one day, T?ao-Wu and Yun-Yan were with Yao-Shan, Yao-Shan 
said: “Saying that there 1s a place where wisdom does not reach violates the taboo. Any saying this will 
ørow horns. Monk Zh¡ (T”ao-Wu), what do you say?” T”ao-Wu then went out. Yun-Yan then asked 
Yao-Shan: “Why didnˆt elder brother answer you?” Yao-Shan said: “My back hurts today. Anyway, he 
knows why. Why don”t you go ask him?” Yun-Yan then went to T”ao-Wu and said: “Why didn't you 
answer the master today?” T”ao-Wu said: “Go ask the master.” Later, a monk asked Zen master Yunju 
Daoying, “What 1s that 'violates the taboo'?" Yunju said, "lt 1s a most polsonous phrase." The monk 
asked, "What 1s a most poisonous phrase?” Yunju said, "With one strike 1t slays both dragons and 
snakes." When Yun-yan died, his disciples conveyed his farewell letter to Daowu. When Daowu 
opened and read the letter he said, "Yun-yan didnt understand. I regret that at that trme I didnt explain 
1t to him. Even so, in the end he did not become Yao-shan's herr in vain." Later, Zen master Hsuan-sha 
said, "When the ancients speak In this manner do you understand them or not? What do you say 1s the 
place that Yun-yan didnt understand?" 


7)_ Viên Trí: Khi Nói Là Đã Sớm Thành Lời Rồi!— When Spoken, It's Already Spoken! 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XIV, một hôm, Dược Sơn thượng đường dạy chúng: "Ta có 
một câu, chưa từng nói với ai." Đạo Ngô đứng dậy và nói: "Con đi theo Hòa Thượng." Một vị Tăng hỏi 
Dược Sơn: "Một câu được nói của Dược Sơn là thế nào?" Dược Sơn nói: "Không lời." Thiển Sư Viên 
Trí Đạo Ngô (769-835) nói: "Đã sớm nói thành lời rồi."—According to the Records of the 
Transmission of the Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume XIV, one day, Yao-shan entered the hall and 
addressed the monks, saying, "I have a single phrase that I have never said to anyone." Tao-wu stood 
up and said, "I follow you." A monk asked Yao-shan, "How 1s Yao-shans one phrase spoken?”" Yao- 
shan said, "Without words." T'ao-wu said, "Ifs already spoken." 


8) Viên Trí: Lão Tăng Không Biết Ai Là Dược Sơnu!—]I Do Not Knuow Who Is Yao-Shan! 

Mọi người đều biết thiển sư Đạo Ngô Viên Trí thừa tiếp Dược Sơn Duy Nghiễm làm thiền sư, nhưng 
ngày kia khi Ngũ Phong hỏi ông có biết lão túc Dược Sơn hay không thì ông chối phăng, nói là: 
"Không, tôi không biết." Ngũ Phong cương quyết hỏi nữa: "Tại sao ông không biết?" Đạo Ngô vẫn 
quyết liệt từ chối một sự việc quá hiển nhiên đối với người thế tục chúng ta mà không đưa ra lý do 
nào hết. Thói thường hẳn là chúng ta không thể tin nổi lời nói chối bỏ của các thiển sư, nhưng các ngài 
nghĩ rằng Thiển lý cần phải có những mâu thuẫn và đính chánh như vậy, vì Thiền có đường lối phê 
phán riêng: đường lối ấy chối bỏ tất cả những gì thói thường chúng ta có lý do nhận là đúng, là dĩ 


2795 


nhiên, là thật. Dầu bề ngoài điên đảo là vậy, bên trong vẫn một nguyên lý như nhau quán xuyến toàn 
thể đạo Thiển; hễ nắm được đầu mối ấy là mọi sự đảo lộn càn khôn trở thành cái thực đơn giản 
nhất—Everyone knows that T?ao-Wu succeeded to Yao-shan, but one day when he was asked by Wu- 
feng whether he knew the old master of Yueh-shan, he flatly demed it, saying, "No, I do not." Wu-feng 
was, however, persistent, "“Why do you not know him?” The latter thus singularly enough refused to 
ØIve any reason except simply and forcibly denying the fact which was apparent to our common-sense 
knowledge. From ordinary point of view a saying from Zen masters 1s altogether unreliable, yet they 
seem to think that the truth of Zen requires such contradictions and denials; for Zen has a standard of 
1ts own, which, to our common-sense minds, consists Just in negating everything we properly hold true 
and real. In spite of these apparent confusions, the philosophy of Zen 1s guided by a thorough-going 
pnciple which, when once grasped, 1s topsy-turviness becomes the plainest truth. 


9) Viên Trí Đạo Ngô Và Ngũ Phong— Yuan-chih T?ao-Wu and Wu-fêng 

Công án Đạo Ngô và Ngũ Phong, công án này nói về cơ duyên vấn đáp giữa hai Thiển Sư Viên Trí 
Đạo Ngô (769-835) và Ngũ Phong. Theo Truyền Đăng Lục, quyển IX, một hôm, Đạo Ngô đến chỗ 
của Ngũ Phong. Ngũ Phong hỏi: "Ông có biết Dược Sơn không?" Đạo Ngô nói: "Không biết." Ngũ 
Phong lại hỏi: "Tại sao ông không biết Dược Sơn?" Đạo Ngô nói: "Không biêt! Không biết!" Mọi 
người đều biết thiển sư Đạo Ngô Viên Trí thừa tiếp Dược Sơn Duy Nghiễm làm thiền sư, nhưng ngày 
kia khi Ngũ Phong hỏi ông có biết lão túc Dược Sơn hay không thì ông chối phăng, nói là: "Không, tôi 
không biết." Ngũ Phong cương quyết hỏi nữa: "Tại sao ông không biết?" Đạo Ngô vẫn quyết liệt từ 
chối một sự việc quá hiển nhiên đối với người thế tục chúng ta mà không đưa ra lý do nào hết. Thói 
thường hẳn là chúng ta không thể tin nổi lời nói chối bỏ của các thiển sư, nhưng các ngài nghĩ rằng 
Thiên lý cần phải có những mâu thuẫn và đính chánh như vậy, vì Thiển có đường lối phê phán riêng; 
đường lối ấy chối bỏ tất cả những gì thói thường chúng ta có lý do nhận là đúng, là dĩ nhiên, là thật. 
Dầu bề ngoài điên đảo là vậy, bên trong vẫn một nguyên lý như nhau quán xuyến toàn thể đạo Thiền; 
hễ nắm được đầu mối ấy là mọi sự đảo lộn cần khôn trở thành cái thực đơn giản nhất—The koan of 
Tao-Wu and Wu-fêng Ch'ang-kuan, the koan about the potentiality and condifions of questions and 
answers between two Zen masters T”ao-Wu and Wu-fêng Ch'ang-kuan. According to the Records of 
the Transmission of the Lamp (Ch°uan-Teng-Lu), Volume IX, one day, T”ao-Wucame to Wu-fêng's 
place. Wu-fêng asked, "Do you know master Yueh-shan?" Trao-wu said, "No." Wu-fêng asked, "Why 
dont you know him?" "ao-wu said, "Dont know! Dont know!" Everyone knows that T”ao-Wu 
succeeded to Yao-shan, but one day when he was asked by Wu-feng whether he knew the old master 
of Yueh-shan, he flatly denied it, saying, "No, I do not." Wu-feng was, however, persistent, "“Why do 
you not know him?” The latter thus singularly enough refused to give any reason except sinply and 
forcibly denying the fact which was apparent to our common-sense knowledge. From ordinary point of 
View a saying from Zen masters 1s altogether unreliable, yet they seem to think that the truth of Zen 
requires such contradictions and denials; for Zen has a standard of 1ts own, which, to our common- 
sense minds, consists Jjust in negating everything we properly hold true and real. In spite of these 
apparent confusions, the philosophy of Zen 1s guided by a thorough-going principle which, when once 
ørasped, 1s topsy-turviness becomes the plainest truth. 


10) Viên Trí: Thông Thân Thị Thủ Nhãn— The Whole Body Is Ear and Eye 

Toàn thân đều là tai là mắt. Thiền tông dùng từ nầy để khuyến khích sự quên đi thế đối lập giữa quan 
niệm chủ khách nhằm tiến đến cảnh giới nhất như. Tắc thứ 89 của Bích Nham Lục kể lại một cuộc 
vấn đáp giữa Đạo Ngô và Vân Nham Đàm Thạnh, một môn đồ khác và người nối pháp của Dược Sơn. 
"Vân Nham hỏi Đạo Ngô 'Bồ Tát đây lòng thương dùng nhiều tay và nhiều mắt. Tại sao ngài lại làm 
như thế?' Đạo Ngô đáp: 'Giống như một người giữa đêm dùng tay đưa gối lên để vào dưới đầu mình.' 
Vân Nham nói: 'Tôi hiểu.' Đạo Ngô hỏi lại: 'Huynh hiểu gì?' Vân Nham nói: 'Thân thể của ngài chỉ 


2796 


toàn tay và mắt.' Đạo Ngô nói: 'Điều huynh vừa nói là đúng, nhưng chỉ là tám phần mười chân lý.' 
Vân Nham lại hỏi: 'Thầy của ta muốn nói gì?' Đạo Ngô nói thêm: 'Toàn thân thể của ngài chỉ là tay và 
"The whole body 1s ear and eye. Zen sects use the term to encourage practitioners fo 1gnore 
both subJective and obJective concepts in order to reach the realm of oneness. In example 89 of the 
Blue Clff Record, we find a mondo (questions and answers) between Tao-wu and Yun-yen Tan- 
sheng, another student and dharma succesor of Yueh-shan: "Yun-yen asked Tao-wu, "The great 
compassionate bodhisattva makes us use many hands and eyes. How 1s that?' Tao-wu said, Tt1s as with 
someone who In the middle of the night reaches behind him to straighten his pillow.' Yun-yen said, T 
understand.' Tao-wu said, 'His whole body 1s hands and arms." Tao-wu said, What you've said 1s well 
spoken, but 1t says only eight-tenths. Yun-yen said, 'What does the master think then?' Tao-wu said, 
'His whole body 1s hands and arms.'” 


mắt. 


CMLXIX. Vinh Tây Minh Am: Eisai Myoan 

1) Hưng Thiền Hộ Quốc Luận— Kozen Gokokuron 

Hưng Thiền Hộ Quốc Luận là tên của một tác phẩm của thiển sư Vinh Tây Minh, người đầu tiên đưa 
Thiển vào Nhật Bản một cách thành công. Ông soạn văn bản nầy để đáp lại những lời cáo buộc của 
các phái Phật giáo đối lập với ông; đặc biệt ông chứng minh rằng Nhật Bản chấp nhận sự thuyết giảng 
thiển vì điều đó chỉ có lợi cho Nhật Bản. Đây cũng là văn bản đầu tiên về Thiển được biên soạn ở 
Nhật Bản—Name of a work of commentary. A written work of the Japanese Zen master Eisai Zenji, 
who was the first to transmit the Zen tradition successfully in Japan. He wrote 1t as a response to 
accusations from rival Buddhist schools; 1n 1t he explains that the adoption of the Zen teachings could 
only bring to Japan's benefit. This was also the first book about Zen written in Japan. 


2) Vinh Tây Và Kiến Nhân Tự Và Kiến Nhân Tự Phái— Eisai Myoan and the Kenninji-ha 

Kiến Nhân Tự thuộc phái Lâm Tế, Phật giáo Nhật Bản, được Thiển sư Minh Am Vinh Tây (1141- 
1215) khai sáng. Kiến Nhân Tự là một trong những tự viện Nhật Bản hiện vẫn còn đào tạo các thiển 
sư theo truyền thống chính thống của Thiển. Thiền phái Kiến Nhân Tự là một trong những nhánh thiển 
quan trọng nhất trong trường phái Lâm Tế ở Nhật Bản. Phái này do Thiển sư Minh Am Vinh Tây 
(1141-1215) khai sáng. Hiện nay phái này có khoảng 70 ngôi tự viện trên khắp Nhật Bản —Name of a 
monastery of the Japanese Rinzai school, founded by Zen master Myoan Eisai. The Kenmnin-JI 1s one of 
the few Japanese monasteries in which monks are still trained today In the authentic Zen tradition. 
Kenninji branch, founded by Zen master Myoan EIsal. This 1s one of the most Important branches from 
Lin-Chi school in Japan. Úp to now, this branch has about 70 temples throughout Japan. 


3) Vinh Tây Và Những Cây Trà Đầu Tiên Ở Nhật Bản— Eisai Myoan and the First Tea Plans in 
Japan 
Trà nguyên thủy là một thứ thuốc sau biến dần thành một thứ nước uống. Theo truyền thuyết Thiền, 
Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma cả giận sau khi buôn ngủ trong lúc tọa thiển, một hôm ngài cắt bổ mí mắt, ngay 
chỗ mà mí mắt rơi xuống đất, mọc lên thành những cây trà đâu tiên. Ở Trung Hoa vào thế kỷ thứ tám, 
uống trà được coi là một thú tiêu khiển thanh lịch trong giới thi nhân. Cũng như Bồ Đề Đạt Ma, Vinh 
Tây cũng được cho là người đã giới thiệu những cây trà đầu tiên trên đất mới (Nhật Bản). Câu chuyện 
của Minh Am Vinh Tây (1141-1215) đượm ít phần bi tráng hơn của Bồ Đề Đạt Ma; ông ta chỉ đơn 
thuần mang những hạt trà từ Trung Hoa về Nhật Bản. Ngày trước, trà được nhập cảng từ Trung Hoa 
với số lượng nhỏ, nhưng Vinh Tây là người đầu tiên trồng trà một cách có hệ thống tại Nhật Bản. Ông 
ta cũng viết một quyển sách để cổ võ cho trà như là một thứ kích thích hữu ích cho việc tọa thiển và 
tốt cho sức khỏe. Loại thức uống này, thoạt tiên, được người Nhật chấp nhận hơn cả truyền thống tâm 
linh (Thiền) mà Vinh Tây cũng đã mang về từ Trung Hoa. Theo Kakuzo Okakura trong quyển “Trà 
Đạo,” đến thế kỷ thứ mười lăm, Nhật Bản nâng cao giá trị của trà lên thành một tôn giáo của chủ 


2797 


nghĩa thẩm mỹ, tức là “Trà Đạo.” Trà Đạo là một đạo lập ra để tôn sùng cái đẹp trong những công 
việc tầm thường của cuộc sinh hoạt hằng ngày. Nó là nghi thức của đức tinh khiết và sự đồng điệu; nó 
làm cho người ta cảm thấy sự huyển bí của lòng hỗ tương nhân ái và ý nghĩa lãng mạn của trật tự xã 
hội. Bản chất của Trà Đạo là sùng bái “Sự Bất Toàn,” vì trong cái bất khả năng mà chúng ta đều biết 
là nhân sinh thế sự này có cái gì có thể làm được thì Trà Đạo luôn luôn cố gắng hoàn thành cho bằng 
được —Tea began as a medicine and grew Into a beverage. According to Zen Legends, the First 
Patriarch Bodhidharma had been so angered after falling asleep during meditation one day that he cut 
off his eyelids, which fell to the earth and there, supposedly, grew to become the first tea plants. In 
China, in the eighth century, 1t entered the realm of poetry as one of the polite amusements. Às with 
Bodhidharma, Eisal 1s also credited with introducing the first tea plants to a new land. Elsals stOTy 1s 
less dramatic; he simply brought tea seeds back from China. Tea had been Iimported from China in 
small quantities before, but Eisai was the first to systematically cultivate tea plants in Japan. He even 
wrote a book in which he promoted tea as a helpful stimulant to meditation and good health. This kind 
Of beverage, at first, was better accepted than the new spiritual tradition he also brought from China. 
According to Kakuzo Okakura in “The Book of Tea,” the fifteenth century saw Japan ennoble 1t into a 
relipglon of aestheticism: Teaism. Teaism 1s a cult founded on the adoration of the beautiful among the 
sordidfacts of everyday exIstence. It inculates purity and harmony, the mystery of mutual charity, the 
romantficism of the social order. It 1s essentially a worship of the Imperfect, as 1t 1s a tender attempt to 
accomplish something possible in this impossible thing we know as Life. 


4) Vinh Tây Và Sự Khai Sáng Tông Lâm Tế Nhật Bản— Eisai Myoan and the Founding dƒ the 
Japanese Rinzai-School 

Mặc dầu trước đó đã có người Nhật Bản đến Trung Hoa học Thiển, Minh Am Vinh Tây (1141-1215) 
được xem như là cá nhân đầu tiên thiết lập hình thức Thiền Lâm Tế trên đất Nhật, cũng như Sơ Tổ Bồ 
Đề Đạt Ma được thừa nhận đã mang thiền đến Trung Hoa vậy. Lâm Tế tông Nhật Bản là một trong ba 
trường phái đương thời của Thiển tông Nhật Bản. Phái Lâm Tế được truyền thắng từ Trung Hoa từ tổ 
Lâm Tế. Đây là một trong ba tông phái chính đương thời của Nhật Bản, hai tông kia là Tào Động và 
Hoàng Bá. Lâm Tế tông được truyền thẳng từ Trung Hoa từ Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyễn và lần đầu tiên 
được Thiền sư Vinh Tây mang về truyền bá tại Nhật Bản. Eisai thọ giáo với tông Hoàng Long ở Trung 
quốc, đây là một trong hai chỉ nhánh chính của tông Lâm Tế, nhánh kia là Dương Kỳ. Nhánh Hoàng 
Long không tôn tại lâu dài ở Nhật, nhưng nhánh Dương Kỳ vẫn còn tổn tại cho đến ngày nay. Nhánh 
Thiền này nhấn mạnh đến việc tu tập Công án và áp dụng những phương pháp “Đốn ngộ” để làm giác 
ngộ thiền sinh, như hét vào họ hay đánh vào người họ. Nhánh này tuyên bố rằng những phương pháp 
này dẫn đến chứng nghiệm “đốn ngộ,” chỉ “Kensho” hay “Satori” trong thuật ngữ Nhật Bản— 
Although there had been Japanese who had studied Zen before him, Eisal 1s identified as the 
individual to establish Zen, In 1s Rinzal (Lin-chi) form, on the 1slands, just as Bodhidharma was 
acknowledged to have brought the meditation school to China. Japanese Rinzai School, one of the 
three main traditions of contemporary Japanese Zen (the others being Soto and Obaku). The Lin Chi 
Zen sect was transmitted directly from China from Lin Chi Patriarch, named Lin-Chi I-Hsuan ( - 866) 
and initially brought to Japan by Eisai Zenji (1141-1215). Eisai trained In the Huang Lung lineage in 
China, one of the two main schools of Lin-Chi, the others being Yang-Ch”i. The Huang Lung school dịd 
not long survive Eisai in Japan, but the Yang-Chỉi tradition continues today. It 1s characterized by 
emphasis on Koan practice and the use of abrupt methods to awaken students, sụch as shouting at them 
and hitting them. It claims that its methods lead to experiences of “sudden awakening,” referred to as 
“Kensho” or “Satort” in Japanese. 


2798 


3) Vĩnh Tây: Tí biên Vượt Trội Hơn Giáo Pháp Thiên Thai— Zen Is Superior to Tendai 

Vào năm 1191 Minh Am Vinh Tây (1141-1215) sáng lập chùa Fuku-ji ở Kyushu, nhưng chẳng bao lâu 
sau đó, ông có những mâu thuẫn với các vị sự thuộc tông Thiên Thai ở địa phương, những người oán 
hận lời tuyên bố của ông rằng Thiền vượt trội hơn giáo pháp Thiên Thai. Để làm nguôi cơn giận của 
các vị sư này, ông giới thiệu nghi thức của Mật tông Thiên Thai vào tự viện của ông và viết ngay cả 
một bộ luận tán thán Thiên Thai, nhưng vẫn duy trì một cách kiên cố rằng giáo pháp của tông Lâm Tế 
là “tỉnh túy của tất cả mọi giáo pháp và bao gồm toàn bộ Phật pháp.” Ngày nay mọi người đều đồng ý 
rằng chính ông là người đã mang dòng thiền Lâm Tế truyền bá và phát triển ở Nhật Bản. Sau năm 
1200, Minh Am Vinh Tây (1141-1215) chia thời giờ của mình giữa những tự viện do chính ông sáng 
lập ở Thương Liêm và Đông Đô (cố đô của Nhật Bản). Nhưng có vẻ như ông đã từ từ quay trở về với 
truyền thống Thiên Thai, với lời bình rằng lúc này chưa phải là lúc Thiển hưng thịnh trên đất Nhật 
Bản. Trong những năm cuối đời, ông đã cống hiến đời mình trong việc phát huy nghi thức Thiên Thai. 
Đồng thời, ông trình bày Thiền như là một thứ giáo lý bổ sung cho những hình thức lễ lạc và nghi thức 
chủ nghĩa hơn cho các giới thượng lưu trong xã hội Nhật Bản. Tuy nhiên, giáo thuyết của ông để lại 
cho các đệ tử một sự bắt đầu tiến trình của việc thành lập Thiển như là một trường phái riêng biệt và 
tự trị. Năm 1204, tướng quân Minomoto bổ nhiệm ông làm viện trưởng tu viện Kiến Nhân và tu viện 
nầy trở thành tu viện Thiền đầu tiên trong thành phố hoàng gia nầy. Và cũng chính tại đây, Đạo 
Nguyên đã đến và tu tập theo sự giảng dạy của ông. Vì vừa muốn làm dịu bớt các phái Phật giáo hiện 
có, vừa theo đuổi con đường tâm linh của mình, ông đã sáng lập ra một thứ thiểỀn vẫn còn mang dấu ấn 
mạnh mẽ của các yếu tố Thiên Thai và Chân Ngôn. Tuy nhiên, dòng thiển do ông sáng lập đã tắt đi 
sau vài thế hệ——In 1191 he founded the Fuku-ji Temple in Kyushu, but soon came into conflict with 
local Tendai monks, who resented his statements that Zen 1s superior to Tendai. To placate them, he 
began introducing esoteric Tendai rites in his monastery and even wrote a treatise praising Tendai, but 
steadfastly maintained that Rinzai 1s “the quintessence of all doctrines and the totality of the Buddha”s 
Dharma.” Nowadays people agreed that he was the one who brought the Rinzal to Japan. After 1200, 
Eisal divided his trme between the temples he had established in Kamakura and Kyoto. But he appears 
gradually to have returned to the Tien Tai tradition, remarking that 1t was not yet time for Zen to 
flourish in Japan. In his later years, he dedicated himself to develop Tien Trai ritualism. At the same 
time, he presented Zen as a kind of doctrine that was supplemental to the more ceremonial and 
ritualistic forms of Buddhism popular among the upper classes of Japanese society. However, his 
teaching was left to his disciples a beginning of the process of establishing Zen as a separate and 
autonomous school. In 1204, shogun Minomotfo appointed him as abbot of the Kennin-Ji monastery in 
Kyoto, which thus became the first monastery 1n the capital where Zen was the primary teaching. Here 
1t Was also that Dogen ZenjJi sought E1sai out. As a concession to the established Buddhist schools, but 
also as a result of his own development, the Zen that EIsai taught was strongly mixed with elements of 
Tendai and Shingon. However, the Japanese Zen lineage that originated with him died out after a few 
Øenerations. 


6) Vinh Tây: Tu Tập Thiên Thai, Chân Ngôn Và Trở Thành Sơ Tổ Lâm Tế Tông Nhật Bản— 
Practiced With Trien Tai, Shingon and Became the Founder oƒ Japanese Lin Chỉ Sect 
Minh Am Vinh Tây (1141-1215), tên của một vị sư nổi tiếng người Nhật Bản vào giữa thế kỷ thứ XI. 
Cha ông là một giáo sĩ Thần Đạo, nhưng lại tôn sùng đạo Phật mới phát triển đến nỗi khi con mới lên 
tám tuổi, ông đã gửi đến tu học tại chùa Thiên Thai trên núi Tỷ Xan gần Kyoto. Ông thọ cụ túc giới 
lúc mới mười bốn tuổi, chuyên nghiên cứu các học thuyết Thiên Thai và Chân Ngôn. Sau khi học xong 
trên núi Tỷ Xan, ông đã dự định du hành sang Trung Hoa để được tu học thêm với những vị thầy xuất 
sắc thời đó. Thiển sư Minh Am Vinh Tây là người khai sáng ra Thiển phái Kiến Nhân Tự, một trong 
những nhánh thiển quan trọng nhất trong trường phái Lâm Tế ở Nhật Bản. Hiện nay phái này có 
khoảng 70 ngôi tự viện trên khắp Nhật Bản. Vinh Tây bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên sang Trung 


2799 


Hoa vào năm 1168, ba năm trước Kakua, để tu học thêm. Cuộc du hành này chưa đầy một năm, và, 
mặc đầu trong khoảng thời gian đó ông đã gặp gỡ một số vị Thiền tăng, ông không nỗ lực tham vấn về 
giáo pháp của họ. Ông trở về Kyoto vào mùa thu năm sau đó, và mang về với mình một bộ sưu tập 
những bản văn Thiên Thai được viết bằng chữ Trung Hoa. Trong hai mươi năm tiếp theo đó, ông đã 
dốc lòng nghiên cứu những bản văn này, ông thấy rằng sự hứng thú của mình lại bị kích thích bởi 
những câu chuyện mà ông đọc được về một số thầy Thiển khác nhau. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì trong 
truyền thống Thiên Thai một cách khẳng quyết, và cuối cùng ông đạt được danh hiệu “Tổ” của trường 
phái này. Vào khoảng năm 1187, Minh Am Vinh Tây (1141-1215) đã làm cuộc du hành thứ hai sang 
Trung Hoa với ý định hành hương đến những địa điểm quan trọng của Phật giáo ở Thiên Trúc. Ông đã 
đi đến chỗ ngờ vực rằng giáo pháp được dạy ở Nhật Bản rất có thể bị hư hoại vì sự phiên dịch sai lệch 
và bị nhiễm tạp từ những nguồn không phải Phật giáo. Ông hy vọng rằng bằng cách du hành nơi mà 
đức Phật đản sanh thì ông có thể tìm thấy sự diễn đạt tinh khiết hơn về giáo pháp nguyên thủy của đức 
Phật. Tuy nhiên, khi đến đất Trung Hoa thì ông không kiếm được những tài liệu du hành cần thiết để 
tiến hành việc đi đến lục địa này. Thất vọng với ý định ban đầu, ông quyết định xem xét Thiển tông 
để coi nó ít có sự diễn đạt giả mạo về giáo pháp hơn những gì đang được truyền bá tại Nhật Bản hay 
không. Sau đó, ông đến tu tập với tông Thiên Thai, tông phái mà ông đã thọ giới, nhưng ông cũng tu 
tập thiển với ngài Huệ An ở Trường An của dòng Thiển Lâm Tế, chính ngài Huệ An đã chứng nhận sự 
giác ngộ của ông. Sau đó Minh Am Vinh Tây (1141-1215) đến tham vấn và học Thiền với Thiển Sư 
Hư Am Hoài Sưởng, thuộc phái Hoàng Long, tông Lâm Tế. Cái mà Vinh Tây tìm thấy trong Thiền 
Lâm Tế là thứ gì đó rất khác với Phật giáo mà ông đã quen thuộc. Nó không đề nghị sự phân tích triết 
học hay thực hành những nghi lễ; mà nó tập trung vào việc kỷ luật, mà người ta nói với Vinh Tây là 
nó có thể đưa ông ta đến chỗ có được sự trải nghiệm giác ngộ giống như Tất Đạt Đa đã từng có được 
1.600 năm trước. Mục đích của Thiển không phải là để học Phật giáo mà là để thành Phật. Vinh Tây 
đã tu tập công án với Thiển sư Hư Am Hoài Sưởng trong vòng bốn năm, theo thây đi từ tự viện này 
đến tự viện khác. Vào nằm 1191, Vinh Tây nhận được sự truyền thừa chính thức công nhận rằng ông 
đã thấy được Phật tính của chính mình và được phép giảng dạy Thiền cho người khác. Trong sự thừa 
nhận về quyển hạn này, Thiển sư Hư Am Hoài Sưởng đã trao cho Vinh Tây giấy tờ chính thức nhận 
rằng Vinh Tây là pháp tử nối pháp truyền thống được truy nguyên, không gián đoạn, từ thời đức Phật 
cho đến ngày nay. Thiền sư Hư Am Hoài Sưởng cũng trao cho đệ tử Vinh Tây một tấm y, một cái bát 
và một cây phất tử tiêu biểu cho quyền hạn giảng pháp của người sở hữu chúng, và, đặc biệt trong 
trường hợp của Vinh Tây là quyền được mang và truyền bá giáo pháp Thiền cho người Nhật Bản. Khi 
trở về Nhật Bản ông bắt đầu dạy đệ tử về thiển tập. Ông được công nhận là người đâu tiên thành công 
trong việc mang Thiển sang truyền bá tại Nhật. Vinh Tây Minh là vị thầy đầu tiên của thiển sư Đạo 
nguyên, người mà về sau nây đã đưa Tào Động vào Nhật Bản. Do đó, thiển sư Vinh Tây cũng được 
hết sức trọng vọng trong dòng thiển nầằy—Name of a Japanese famous monk in the middle of the 
twelfth century. His father was a Shinto priest, but who had such respect for new Buddhist religion that 
when his son was eight years old, he sent him to study at a Tien Tai Temple on Mount Hiei near 
Kyoto. He took the full precepts at the age of fourteen and studied the teachings of the Tendai and 
Shingon schools. After completing his trainng on Mount Hiel, Eisai planned to travel to China to have 
further trainng with most outstanding master of the time. Zen master Myoan Eisai founded the 
Kenninji branch, one of the most Important branches from Lin-Chi school in Japan. Dp to now, this 
branch has about 70 temples throughout Japan. EIsai undertook his first voyaga to China in I 168, three 
years before Kakua in order to further his studies. The visit was less than a year long, and, although 
during the course of it he met a number of Zen monks, he made no effort to question them about thetr 
teachings. He returned to Kyofo the following autumn, and bringing with him a collection of Tien Trai 
texfs written in Chinese. He dedicated the next twenty years of his life to the study of those texts, and 
found his interest piqued by the stories he read in them of various Zen teachers. He remained firmly in 
the Tien Tai tradition, however, and eventually earned the title of “Patriarch” with it. Around 1187, 


2800 


he made a second trip to China with the intention of undertaking a pilprimage to Iimportant Buddhist 
sifes 1n India. He had come to suspect that the Dharma taught in Japan may have been corrupted 
through mistranslations and contamination from non-Buddhist sources. He hoped that by traveling to 
the land of the Buddha's birth, he would find a purer expression of the Buddha's original teachings. 
However, once 1n China he was unable to procure the necessary travel documents to proceed to the 
continent. Disappointed to his original intention, he decided to 1nvestigate the Zen school to see 1Ý 1t 
were a less adulterated expression of the Dharma than what was currently being promulgated in Japan. 
Later, he came to study at the Tien-T”ai school, the order in which he was ordained, but he also 
studied Ch"an with Hui-An Hui-Ch'ang of Oryo lineage of the Lin-Chi order of Ch°an Hui-An gave 
Eisal a certification of awakening. Then, he came to visit and stayed to study Zen with Zen Master 
Kian Esho, who belonged to the Oryo lineage of Rinzai Zen. What Eisai found in Lin-chi Zen was 
something very different from the Buddhism with which he was familiar. It dịd not offer philosophical 
analysis or carry out ritual observances; rather, 1t focused on a discipline which, he was told, could 
bring him to have the same experience of awakening that Siddhartha Gautama had had 1600 years 
earlier. The goal of Zen was not to study Buddhism but to become a Buddha. Eisal dịd koan study with 
Zen master Kian Esho for four years, following him from one monastery to another. In 1191, Eisai 
received official “transmission,” acknowledgment that he had seen 1nto his own Buddha-nature and 
was authorized to teach others. In recognition of this authorization, master Kian Esho gave Eisai an 
official document that attested that Eisai was a successor In a traditon which was traced, without 
break, from the Buddha to the present day. He also presented his disciple with a robe, bowl, and a 
whisk which represented the possessor's right to teach the Dharma, and, specifically in Eisai's situation, 
the authority to take and promote the Zen tradition to the people of Japan. Upon his return to Japan 
Eisai began Instructing studentfs in Chan practice. He 1s credited with being the first successfully to 
bring Zen to Japan. He was the first master of Dogen Zenji, who later transmitted the Zen of Soto 
school in Japan. Thus E1sal 1s also Important for that Zen lineage. 


7) Vinh Tây: Tự Hỏa Thiêu!— To Immnolate Hừmselƒf! 

Một lần nọ, trong một chuyến du hành thình lình Minh Am Vinh Tây (1141-1215) thấy một tự viện đổ 
nát nên ông bèn nghĩ đến chuyện trùng tu lại. Không có nguồn tài nguyên nào của chính mình, sư bèn 
viết một tấm bảng đề: "Tháng này, vào ngày nọ, thiển sư hành hương Vinh Tây Minh sẽ làm lễ tự hỏa 
thiêu cho mình. Những ai cúng dường tiền mua củi hãy đến mà xem." Bấy giờ Vinh Tây Minh dán 
bảng đó đây, và người cúng dường cũng bắt đầu đổ xô đến. Vào ngày đã định, người người tụ tập đầy 
nghẹt ở tự viện, chờ lửa được đốt lên. Vinh Tây Minh ngồi trên đống củi, chuẩn bị tự hỏa thiêu. Ông 
bảo người châm lửa khi ông ra hiệu. Bấy giờ Zenko đi vào thiền tịnh mặc. Một lúc lâu trôi qua. Thình 
lnh, ông nhìn lên trời và gật đầu. Rồi sau đó ông diễn thuyết cho đám đông: "Hãy lắng nghe! Hãy 
lắng nghe! Có những âm thanh trên mây! Ngay khi ta sắp nhập diệt, chư Thánh đã nói, 'Hãy còn quá 
sớm cho ông nghĩ đến việc rời bỏ thế giới nhiễm ô này! Hãy ở lại thế giới này một lúc nữa mà cứu độ 
chúng sanh.' Vì thế ta không thể nhập diệt hôm nay." Sau đó ông lấy tiền cúng dường để trùng tu lại 
ngôi chùa và tiếp tục giáo hóa chúng sanh—Once on a journey Zen master Zenko happened to see a 
ruined temple that he thought should be restored. Completely without material resources of his own, 
Zenko wrote a large sign saying, "This month, on such-and-such a day, the pilgrim Zen master Zenko 
will perform a self-cremation. Let those who will donate money for firewood come watch." Now 
Zenko posted this sign here and there. Soon the local people were agog, and donations began pouring 
1n. On the appointed day, people Jammed the temple, awaiting the lighting of the fire. Zenko sat in the 
firewood, preparing to immolate himself. He called for the fuel to be 1gnited at his signal. Now Zenko 
went Into silent meditation. A long time passed. All of a sudden, he looked up at the sky and nodded. 
Then he addressed the crowd, saying, "Listen, listen! There are voices In the clouds!l Just as Ï was 
about to enter Into extinction, the saints all said, 'Tt 1s still too early for you to think of leaving the 


2801 


defiled world! Put up with this world for a while, and stay here to save living beings.' So Ï cant go on 
with the cremation today." Then he took the money that had been donated and was able to restore the 
abandoned temple with It. 


CMLXX.Vinh Triêu: Thiền Mật Song Tu—Shakuen Eichô: Practiced Both Zen and Esoteric 
Buddhism 

Vinh Triêu Thiển sư, tên của một vị Thiển Tăng Nhật Bản, tông Lâm Tế dưới triều đại Thương Liêm, 
một trong những đệ tử hàng đầu của Thiền sư Minh Am Vinh Tây. Ban đầu Vinh Triêu là một vị Tăng 
thuộc tông Thiên Thai và nghiên cứu Phật giáo Mật tông. Sư trở thành đệ tử của Thiền sư Minh Am 
Vinh Tây tại Thương Liêm và tu tập thiển định dưới sự chỉ giáo của Minh Am. Minh Am nhìn nhận Sư 
là pháp tử nối pháp trong truyền thống Thiển, nhưng Vinh Triêu vẫn giữ truyền thống Mật giáo. Sư 
tiếp tục tu tập theo hình thức pha trộn của Phật giáo giữa Thiển với nhiều yếu tố của nghi thức và tư 
tưởng Mật giáo, nhưng đặt nặng sự tu tập Mật giáo hơn. Sự cống hiến chính của Sư cho tông Lâm Tế 
là thông qua những đệ tử của mình. Sư khai sơn Trường Lạc Tự, một ngôi tự viện của tông Thiên Thai 
ở vùng Kantô, nơi mà Jinshi Eison (1207-1298), và Enni Ben'en (Biện Viên) đã trở thành đệ tử của Sư 
và lần đầu được giới thiệu đến Thiển—Shakuen Eichô (2-1247): Name of a Japanese Rinzai monk of 
the Kamakura period (1185-1333), one of the leading disciples of Eisai. Eichô was originally a Tendai 
monk and studied esoteric Buddhism. He became Eisais disciple in Kamakura and practiced 
meditation under his guidance. Eisal recognized him as a Dharma herr in the Zen tradition, but Eichô 
remained committed to the esoteric tradition. He continued to practice a mixed form of Buddhism, 
combining Zen meditaton with many elements of esoteric ritual and thought, but placing heavier 
emphasis on esoteric practice. His primary contributon to the Rinzal sect of Zen was through his 
disciples. He founded Chôraku-JI, a Tendai temple in Kantô region, where Jinshi Eison (1207-1298), 
and Enni Benen (1202-1280) became his students and were first introduced to Zen. 


CMLXXI.Vĩnh Long Ngạn Thụy: Sơn Tăng Không Bỏ Đạo Pháp Mà Hiện Việc Phàm Phu— Yung- 

lung Yen-t'sui: I Performed, Without Abandoning My Religion, a Deed Delonging to the World 
Thiển sư Vĩnh Long Ngạn Thụy sống vào khoảng cuối nhà Đường đầu nhà Tống (vào khoảng giữa thế 
kỷ thứ X). Một hôm, Sư thượng đường, đại chúng vân tập. Sư đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và múa, và bảo: 
"Chúng hiểu không?" Đại chúng đáp: "Không hiểu." Sư nói: "Sơn Tăng không bỏ Đạo pháp mà hiện 
việc phàm phu. Sao không hiểu?" Thiền sư Vĩnh Long Ngạn Thụy sống vào khoảng cuối nhà Đường 
đầu nhà Tống. Lúc đó thiên hướng phát triển của giáo pháp Thiển tông lần hồi thay thế các tông phái 
khác ở Trung Hoa. Nghĩa là thái độ Thiển đối với truyền thống, và triết lý đạo Phật, có khuynh hướng 
coi nhẹ việc học hỏi theo thứ lớp của nó, lơ là kinh điển và các thứ siêu hình trong kinh—Zen master 
Yung-lung Yen-fsui lived between late Trang and early Sung (around the middle of the tenth century). 
One day, Yung-lung entered the hall, came up to the pulpit, the monks crowded into the hall; he rose 
from his seat and danced and said, "Do you understand?" The monks said, "No, master." Yung-lung 
demanded, "I performed, without abandoning my religion, a deed belonging to the world; why do you 
not understand?” Zen master Yung-lung Yen-ftsui, who lived between late Trang and early Sung when 
the trend of development of Zen teaching gradually superseded the other Buddhist schools in China. lt 
1S fO say, Zen atfitude towards Buddhist lore and philosophy tended to slight 1ts study 1n an orderly 
mamner, to neglect the sutras and what metaphysics there 1s in them. 


CMLXXII Vĩnh Minh Diên Thọ: Yong-ming Yen-shou 

1) Bước Bước Hoa Lạnh Kết, Lời Lời Suốt Đáy Băng— Step By Step Through the Wondrous Cold 
Landscape; Words Entirely Frozen 

Một hôm Thiền sư Diên Thọ (904-975) thượng đường dạy chúng: “Trong núi Tuyết Đậu mây vươn lên 

ngàn tầm không dừng mảy thóc, dựa đảnh muôn nhẫn không có chỗ để chơn. Tất cả các ngươi nhằm 


2802 


chỗ nào tiến bộ?” Có vị Tăng hỏi: “Một lối tắt của Tuyết Đậu làm sao dẫm đi?” Sư đáp: “Bước bước 
hoa lạnh kết, lời lời suốt đáy băng.”—One day Zen master Yong-Ming-Yan-Shou addressed the 
monks, saying: “This place, Xue-T”ou, has erupted eight thousand feet into the air and the earth has 
turned into slippery grain, stacked in a freakish 80,000-foot peak. You have absolutely nothing upon 
which to stand. In what direction will you step forward?” A monk asked Yong-Ming, "How can one 
walk upon the path of Xue-T'ou?”" Yong-Ming said, "Step by step through the wondrous cold landscape; 
words entirely frozen." 


2) Diệu Chỉ Vĩnh Minh— Yong-Ming's Wondrous Mystery 
Một hôm Vĩnh Minh thượng đường dạy chúng: “Trong núi Tuyết Đậu mây vươn lên ngàn tầm không 
dừng mảy thóc, dựa đảnh muôn nhẫn không có chỗ để chơn. Tất cả các ngươi nhằm chỗ nào tiến bộ?” 
Có vị Tăng hỏi: “Một lối tắt của Tuyết Đậu làm sao dẫm đi?” Sư đáp: “Bước bước hoa lạnh kết, lời lời 
suốt đáy băng.” Có vị Tăng hỏi Thiển sư Diên Thọ (904-975): “Thế nào là diệu chỉ của Vĩnh Minh?” 
Sư đáp: “Lại thêm hương đi.” Vị Tăng thưa: “Tạ thầy chỉ dạy.” Sư nói: “Hãy mừng chớ giao thiệp.” Vị 
Tăng đảnh lễ. Sư nói: “Hãy lắng nghe bài kệ nầy.” 
“Dục thức Vĩnh Minh chỉ 
Môn tiền nhất hồ thủy 
Nhật chiếu quang minh sanh 
Phong lai ba lãng khởi.” 
(Biết diệu chỉ Vĩnh Minh 
Trước cửa nước một hỗ 
Trời soi ánh sáng dậy 
Gió sang sóng mòi sanh). 
One day Zen master Yong-Ming-Yan-Shou addressed the monks, saying: ““Phis place, Xue-T”ou, has 
erupted eight thousand feet into the air and the earth has turned Into slippery grain, stacked in a 
freakish 80,000-foot peak. You have absolutely nothing upon which to stand. In what direction will you 
s(ep forward?” A monk asked: “What is Yong-Ming”s wondrous mystery?” Yan-Shou said: “Add more 
incense.” The monk said: “Thank you, master, for your Instruction.” Yan-Shou said: “So you've 
satisfied and don”t want to delve deeper?” The monk bowed. Yan-Shou said: “Listen to this verse,” 
“If you desire to know Yong-Ming”s mystery, 
Before the gate 1s the lake”s surface. 
The sun illuminates all life. 
The wind arises and waves come up.” 


3) Vĩnh Minh Diên Thọ: Giác Ngộ Khi Nghe Tiếng Bó Củi Rơ—To Become Enlightened When 
Hearing a Bundle oƒ Fuel Dropping on the Ground 
Tình cờ Thiền sư Diên Thọ (904-975) nghe tiếng bó củi rơi xuống đất mà tỏ ngộ và có bài kệ như sau: 
Có gì rơi xuống chỉ lâng lâng 
Khắp khắp hai bên chẳng mảy trần 
Sông núi cỏ cây toàn vũ trụ 
Đâu là chẳng hiện Pháp Vương thân. 
His realization took place when he heard a bundle of fuel dropping on the ground: 
Something droppedl lt is no other thing; 
Right and left, there 1s nothing earthy: 
Rivers and mountains and the great earth, 
In them all revealed 1s the Body of the Dharma-raja (Dharma-king). 


2803 


4) Vĩnh Minh Diên Thọ: Gương Tròn Lớn Là Chậu Cát Bể!— The Great Perfect Mirror Is A 
Broken Dish oƒ Sand! 

Diên Thọ Vĩnh Minh (904-975), tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ X. Hiện nay chúng 
ta không có nhiều tài liệu chi tiết về Thiền sư Vĩnh Minh; tuy nhiên, có một vài chỉ tiết lý thú về vị 
Thiên sư này trong Truyền Đăng Lục, quyển XXVI: Một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền sư Diên Thọ 
(904-975): "Thế nào là gương tròn lớn?" Vĩnh Minh nói: "Chậu cát bể."——Yongming-Yanshou, name 
of a Chinese Zen master In the tenth century. We do not have detailed documents on Zen master 
'Yong-Ming; however, there 1s some 1nteresting 1nformation on him 1n The Records of the Transmission 
of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XXVI: One day, a monk asked, "What 1s the great perfect 
mirror?" Yong-Ming said, "A broken đish of sand.” 


3) Vĩnh Minh Diên Thọ: Kệ Tứ Liệu Giản— Four Options or Choices 
Thiển sư Vĩnh Minh, một cao Tăng đầu đời nhà Tống. Ngài sanh năm 904 tại Dư Hàng (nay thuộc tỉnh 
Triết Giang), là đệ tử của Thiền sư Thiên Thai Đức Thiều. Ngài chỉ sống nhiều hơn Thầy mình có ba 
năm. Ngài là một trong những đại sư cuối cùng của phái Thiển Pháp Nhãn. Ngài có trước tác 100 
quyển Tông Cảnh Lục, chỉ rõ dị đồng của ba tông: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Duy Thức. Đại sư lại 
soạn ra tập sách Vạn Thiện Đồng Quy, chỉ rõ về Pháp Môn Tịnh Độ. Đại sư lại thấy người đương thời 
còn đang bị phân vân, ngờ vực giữa Thiển Tông và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn nào để được kết 
quả chắc chắn, nên ngài làm bài kệ “Tứ Liệu Giản” để so sánh: 

Có Thiền có Tịnh, như cọp mọc sừng, 

Đời nầy làm thầy người, đời sau làm Phật. 

(Hữu Thiền Hữu Tịnh Độ, do như đái giác hỗ. 

Hiện thế vi nhân sư, lai sanh tác Phật Tổ) 


Có Thiển không Tịnh, mười tu chín lạc đường 
Ấm cảnh khi hiện ra, chớp mắt đi theo nó 

(Hữu Thiển Vô Tịnh Độ, thập nhân cửu thác lộ. 
Ấm cảnh nhược hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ) 


Không Thiển có Tịnh Độ, muôn tu muôn thoát khổ. 
Vãng sanh thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ 
(Vô Thiền Hữu Tịnh Độ, vạn tu vạn nhơn khứ. 

Đản đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ) 


Không Thiền không Tịnh Độ, giường sắt cột đồng lửa. 

Muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa 

(Vô Thiển Vô Tịnh Độ, thiết sàng tinh đồng trụ. 

Vạn kiếp dữ Thiên sanh, một cá nhơn y hổ). 
Zen master Yong-Ming-Yan-Shao, one of the most famous monks 1n early Sung Dynasty. He was born 
1n 9041n Yu-Hang (now located near Hang-Chou in Zhe-Jiang Province), was a disciple of Zen Master 
T1an-T?ai-Te-Shao. He survived his master only by three years, was one of the last Important masters 
of the Fa-Yan school of Ch?an. He wrote 100 texts called “Tống Cảnh Lục” (Record of Truth-Mirror) 
to point out similarities and differences of the three Dharma Doors: Avatamsaka, Dharma Flower and 
Mind Only or Zen School. He also authored a collection of Buddhist texts called “Vạn Thiện Đồng 
Quy.” Moreover, he also observed during that time, many Buddhists were skeptical and unclear about 
the differences between Zen and Pureland, not knowing which tradiion to practice to obfain 
guaranteed results; therefore, he wrote a poem entifled “Four Clarifications” to make comparisons. 

To practice both Zen and the Pure Land, 


2804 


One 1s like a tiger with horns, 
In the present life the cultivator 1s a teacher of man, 
In the future he will be a Buddha or a patriarch. 


To practice Zen without the Pure Land, 

NÑine out of ten seekers of the way wIÏll take the wrong road. 
To practice the Pure Land without the Zen, 

Ten thousand practice, ten thousand will go to the right way. 


Without Zen but having Pureland, 

Thousand cultivators, thousand find liberation. 
Gain rebirth, wItness Amitabha Buddha, 

What worry 1s there for not becoming awakened! 


Without 2en and without Pureland, 
Iron beds and copper poles awaIt. 
In tens and thousands of lifetimes, 
Having nothing to lean on. 


6) Vĩnh Minh Diên Thọ: Ngay Nơi Chẳng Lãnh Hội Mà Lãnh Hội! —You Can Understand the 
Place You Don 't Understand! 

Một vị Tăng hỏi Thiển sư Diên Thọ (904-975): "Kẻ họ này từ lâu ở lại Vĩnh Minh, nhưng tại sao 
không biết gia phong Vĩnh Minh?" Vĩnh Minh đáp: "Ngay nơi chẳng lãnh hội mà lãnh hội." Vị Tăng 
lại hỏi: "Chỗ chẳng lãnh hội thì làm sao mà lãnh hội?” Vĩnh Minh đáp: "Bò sanh voi. Biển tung bụi 
hồng."—A monk asked, "This student has long been here at Yong-Ming. Why cant I understand the 
style of the Yong-Ming House?" Yong-Ming said, "You can understand the place you dont 
understand." The monk asked, "How can I understand what I dont understand?” Yong-Ming said, "An 
Ox gives birth to an elephant. The blue sea g1ve rise to red dust. " 


7) Vĩnh Minh Diên Thọ: Phổ Hóa Pháp Tu Tịnh Độ— Propaganized the Practice oƒ the Pure Land 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XXVI, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiền Sư Vĩnh Minh 
Diên Thọ (904-975): "Làm sao người ta dẫm bước trên đường Tuyết Đậu?" Vĩnh Minh đáp: "Bước 
bước qua diệu cảnh hàn, lời lẽ hoàn toàn đóng băng!" Tuy nhiên, không ai trong chúng hội hiểu được 
những lời lẽ này. Thiền Sư Vĩnh Minh thất vọng rời pháp đường. Sau nhiều năm dạy Thiển, Thiển Sư 
Vĩnh Minh nhận thấy những phương pháp tu Thiển quá khó, nhất là đối với những Phật tử tại gia; nên 
về lúc cuối đời, Thiển Sư Vĩnh Minh Diên Thọ đã giúp phổ thông hóa trường phái Tịnh Độ, là trường 
phái dễ cho quần chúng đến gần hơn là Thiền. Đạt ngộ, như được dạy trong truyền thống Thiển là một 
tiến trình dài và khó khăn thường chỉ có chư Tăng Ni theo đuổi mà thôi. Ngược lại, trường phái Tịnh 
Độ dạy rằng đức Phật A Di Đà hứa rằng những ai chuyên cần niệm danh hiệu ngài với lòng tin sẽ 
được tái sanh vào cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Đây là phép tu tập tín ngưỡng mà ai cũng có thể đảm nhận 
được, và chẳng bao lâu sau đó thì trường phái Tịnh Độ đã trở thành một hình thức Phật giáo phổ biến 
được tu tập ở Trung Hoa. Vào tháng mười hai năm 975, sư nhuốm bệnh, hai ngày sau sư nói lời giã 
biệt cùng Tăng chúng, dặn dò, khuyên bảo, sách tấn tứ chúng tỉnh tấn tu hành, rồi ngồi kiết già thị 
tịch —According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XXYVI, 
one day, a monk asked Yong-Ming, "How can one walk upon the path of Xue-T'ou?" Yong-Ming said, 
"Step by step throught the wondrous cold landscape; words entirely frozen!" However, no one could 
understand. Zen Master Yong-ming disappointedly left the hall. After many years ofteaching Zen, Zen 
Master Yong-Ming realized that the methods of practicing Zen were so 1fficult, especially for 


2805 


laupeople; therefore, later in his life, Zen master Yung-ming helped popularize the Pure Land sect, 
which was much more accessible to the general population than Zen. Attaining awakening, as taught in 
Zen tradition, was a long and difficult process that was generally only pursued by monks and nuns. In 
confrast, the Pure Land sect taught that the Buddha Amitabha had promised that those who chanted his 
name with devotion would be rewarded by being reborn 1n the Pure Land of Extreme Bliss. This was a 
devotional practice anyone could undertake, and soon the Pure Land School became the most popular 
form of Buddhism practiced in China. 


8) Vĩnh Minh Diên Thọ: Tâm Thành Sám Hối— Mind oƒ Utterly Sincere Ñepentance 

Nếu hành giả không do công tu trong hiện đời hay nghiệp lành về kiếp trước, tất khi lâm chung kẻ ấy 
đã niệm Phật với lòng sám hối tha thiết cùng cực. Nên Ngài Vĩnh Minh nói: “Vì thể nhân duyên vốn 
không, nên nghiệp thiện ác chẳng định; muốn rõ đường siêu đọa, phải nhìn nơi tâm niệm kém hơn. 
Cho nên một lượng vàng ròng thắng nổi bông gòn trăm lượng, chút lửa le lói đốt tiêu rơm cỏ muôn 
trùng.”— Tf rebirth 1s not due to efforts at cultivation 1n this lfe nor good karma from previous lives, 
the cultivator, at the time of death, must have recited the Buddhaˆs name with a mind of utterly sincere 
repentance. Thus, Elder Master Yong Ming has said: “Since the nature of causes and conditions 1s 
1ntrinsically empty, good or bad karma 1s not fixed. In determining the path of salvation or perdition, 
we should consider whether the state of mind 1s slowly transcendental at the trme of death. This 1s 
analagous to an ounce of pure gold which 1s worth much mơre than a hundred times 1ts weight in cotton 
wool, or a small, isolated flame, which can reduce a pile of straw, enormous beyond reckoning, to 
ashes. 


9) Vĩnh Minh Diên Thọ: Tông Cảnh Lục— Tsung-Chỉng-Lu 

Tập sách chỉ rõ dị đồng của ba tông: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Duy Thức, được soạn bởi ngài Vĩnh 
Minh Diên Thọ Thiền Sư (904-975) vào thế kỷ thứ X. Tông Cảnh Lục hay "Ghi Chép về Chiếc Gương 
Chân Lý" của Ngài Diên Thọ, chỉ rõ dị đồng của ba tông: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Duy Thức. Đại 
sư cũng soạn ra tập sách Vạn Thiện Đồng Quy, chỉ rõ về Pháp Môn Tịnh Độ. Đại sư lại thấy người 
đương thời còn đang bị phân vân, ngờ vực giữa Thiển Tông và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn nào để 
được kết quả chắc chắn, nên ngài làm bài kệ “Tứ Liệu Giản” để so sánh. Trong thời Đại Sư Diên Thọ, 
người đời còn đang bị phân vân, ngờ vực giữa Thiền tông và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn nào để 
được kết quả chắc chắn, nên ngài Diên Thọ đã làm bài kệ TỨ LIỆU GIẢN để so sánh với Thiển 
Tông. Hữu Thiển Vô Tịnh Độ, thập nhân cửu thác lộ. Ấm cảnh nhược hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ 
(Có Thiền không Tịnh Độ, mười người chín lạc đường. Ấm cảnh khi hiện ra, chớp mắt đi theo nó). Vô 
Thiên Hữu Tịnh Độ, vạn tu vạn nhơn khứ. Đản đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ (Không Thiền có 
Tịnh Độ, muôn tu muôn thoát khổ. Vãng sanh thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ). Hữu Thiền Hữu Tịnh 
Độ, do như đái giác hỗ. Hiện thế vi nhân sư, lai sanh tác Phật Tổ (Có Thiển có Tịnh Độ, như thêm 
sừng mãnh hổ. Hiện đời làm thầy người, về sau thành Phật Tổ). Vô Thiển Vô Tịnh Độ, thiết sàng tĩnh 
đồng trụ. Vạn kiếp dữ Thiên sanh, một cá nhơn y hổ (Không Thiển không Tịnh Độ, giường sắt cột 
đồng lửa. Muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa)—Record of Truth-Mirror (Sugyôroku) 
points out similarities and differences of the three Dharma Doors: Avatamsaka, Dharma Flower and 
Mind Only or Zen School, composed by Zen master Yong-ming Yen-shou 1n the tenth century. ““[sung- 
Ching-Lu” or "Records of the Mirror of Truth”, to point out similarifles and differences of the three 
Dharma Doors: Avatamsaka, Dharma Flower and Mind Only or Zen School. He also authored a 
collection of Buddhist texts called “Vạn Thiện Đồng Quy.” Moreover, he also observed during that 
time, many Buddhists were skeptical and unclear about the differences between Zen and Pureland, not 
knowing which tradition to practice to obfain guaranteed results; therefore, he wrote a poem entitled 
“Four Clarifications” to make comparisons. During the time of Den Suu, many Buddhists were 
skeptical and unclear about the differences between Zen and Pureland, not knowing which tradition to 


2806 


practice to obtain guaranteed results; therefore, Den-Suu wrote a poem entifled “Four Clarifications” 
to make comparisons. Having Zen but not having Pureland, nine out of ten cultivators will be lost. 
When life images flash before death, in a split second, must follow that karma. Without Zen but having 
Pureland, thousand cultivators, thousand find liberation. Gain rebirth, witness Amitabha Buddha, what 
Worry 1s there for not becoming awakened! Having Zen and having Pureland, 1s similar to giving horns 
to a tiger. Present life one will be the master of men; in the future one will become Buddha and 
Patriarch. Without Zen and without Pureland, iron beds and copper poles await. In tens and thousands 
of lifetimes, having nothing to lean on. 


10) Vĩnh Minh Diên Thọ: Tụng Niệm Không Ngừng Nghỉ Mà Ngữ Nghĩa Âm Thanh Không Quan 
Hệ— Without Intention or Sound lt Is Endlessly Recited 

Một vị Tăng hỏi Thiền sư Diên Thọ (904-975): "Trong giáo pháp có dạy: 'Tất cả chư Phật cùng Phật 
pháp đều từ trong kinh này mà ra.' Thế nào là 'kinh này'?" Vĩnh Minh đáp: "Tụng niệm lâu dài không 
ngừng nghỉ, cùng ngữ nghĩa và âm thanh chẳng quan hệ." Vị Tăng lại hỏi: "Lầm sao tiếp thụ và phụng 
hành?" Vĩnh Minh đáp: "Nếu muốn tiếp thụ và phụng hành thì nên trợn mắt ra mà nghe."—A monk 
asked, "Our tradiion has the saying, 'All the Buddhas and their teachings come forth from this 
scripture.' What 1s this scripture'?" Yong-Ming said, "Without intenfion or sound 1t is endlessly recited." 
The monk asked, "How does one receive and uphold 1t?" Yong-Ming said, “Those who want fo receive 
and uphold it must look and listen." 


CMLXXIII. Vĩnh Thịnh Tôn Hưng: Morinaga Soko 
1) Đại Tín Căn-Đại Nghỉ Đoàn-Đại Phấn Chí—A Great Root gƒ Faith-A Great Ball oƒ Doubf-A 
Fierce Tanacify 0ƒ Purpose 

Trong Thiền: Truyền Thống và Sự Chuyển Tiếp, Thiển sư Thịnh Vĩnh Tôn Hưng viết: "Thiển sư Bạch 
Ấn Huệ Hạc xác định ba điều quan yếu của tu tập Thiền, và ba điều này áp dụng trong nhiễu lãnh vực 
khác: một cội rễ lớn của niềm tin sâu sắc hay đại tín căn, một quả bóng lớn của sự hoài nghi hay đại 
nghi đoàn, và một lòng kiên trì sắc đá với mục tiêu hay đại phấn chí. Cội rễ lớn của niềm tin sâu sắc 
có nghĩa là tin nơi vị thầy và truyền thống mà vị thầy đại diện. Đó cũng có nghĩa là tin vào tiềm năng 
vô tận nằm trong mỗi người chúng ta. Dầu thoạt nhìn, người ta thấy rằng quả bóng hoài nghi lớn là 
điều đối nghịch với cội rễ lớn của niềm tin sâu sắc, nhưng điều này có nghĩa là hành giả phải luôn tỉnh 
thức về sự khiếm khuyết trí tuệ của chính mình và luôn ôm giữ một sự khó chịu thâm sâu về một cái 
"Tôi'. Một lòng kiên trì sắt đá đối với mục tiêu có nghĩa là luôn giữ được lòng dũng cảm để tiếp tục tu 
tập, bất chấp mọi trở ngại. Không có ba điều quan yếu này, chúng ta không thể hoàn thành được điều 
gì cả."—lIn Zen: Tradition & Transition, Zen Master Morinaga Soko wrote: "Zen master Hakuin (1686- 
1769) identified three essentials of Zen practice, and these apply in many other realms as well: a great 
root of faith, a great ball of doubt, and a fierce tenacity of purpose. The great root of faith means 
trustng one's teacher and the tradiion he represents. It also means believing in the limitless 
potentiality that lies within oneself. Though at first glance 1t would appear that a great ball of doubt 1s 
the exact opposite of a great root of faith, 1t means to be aware at all tmes of one's own lack of insight 
and to harbor within oneself a deep disturb of T.' Flerce tanacity of purpose means to have the real 
COUurage to confinue the practice, whatever the obstacles. Without these three essentials, nothing can be 
accomplished." 


2) Vĩnh Thịnh Tôn Hưng Và Lão Sư Thụy Nham Tông Thạc— Morinaga Soko and Old Master 
Gofo Zuigan 

Thịnh Vĩnh Tôn Hưng, tên của một vị Thiển sư Nhật Bản trong thời cận đại. Trong quyển Thiển: 

Truyền Thống và Sự Chuyển Tiếp, Thiển sư Thịnh Vĩnh Tôn Hưng nói: "Công việc đầu tiên tôi được 

giao phó là quét vườn bằng một cái chối tre. Tôi đi lấy chổi và hăng hái quét và chẳng bao lâu, tôi đã 


2807 


dồn được một núi lá cây. Tôi hỏi Thầy: 'Lão Sư, con sẽ cho đống rác này vào đâu?' Thầy nạt tôi: Lá 
không phải là rác. Đi vào nhà kho và lấy những bao đựng than cũ ra đây.' Khi quay ra, tôi thấy Thầy 
đang mạnh tay cào đống lá để loại những viên sỏi ra. Thầy lấy bao, nhồi lá khô vào, không để sót một 
lá và lấy chân ém chặt thêm. Thây bảo: 'Bây giờ con hãy mang tất cả vào, chỗ này đủ để nấu nước 
tắm đó.' Khi tôi quay trở ra, tôi thấy Thầy đang ngồi xổm, cặm cụi nhặt các viên sỏi. Khi đã cẩn thận 
nhặt đến viên sỏi nhỏ cuối cùng, Thầy bảo tôi: 'Bây giờ con hãy mang mớ sỏi này chất dưới hàng 
hiên.' Lần này, tôi tin chắc rằng một ít đất vụn và vài cọng rêu còn lại là những thứ hoàn toàn vô 
dụng, nhưng Thầy thong thả nhặt lên hết và nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay. Thây kiên nhẫn tìm 
những lỗ nứt trên mặt đất, nhét đất vào, lấy chân dậm kỹ cho đến khi mặt đất hoàn toàn bằng phẳng. 
Thây nói: 'Bây giờ con đã hiểu ra chút nào chưa? Nguyên thủy, nơi con người và sự vật không hề có 
miếng rác nào.' Đó là bài học đầu tiên mà Lão sư Thụy Nham Tông Thạc (Goto Zuigan), Viện chủ 
Đại Châu Viện ở Kyoto đã dạy cho tôi. "Bản lai, nơi con người và sự vật không hề có miếng rác nào." 
Câu nói này của Thầy thật tình bao gồm chân lý căn bản của Phật giáo."—Name of a Japanese Zen 
master in modern days. In Zen: Tradition and Transttion, Zen Master Morinaga Soko said: "The first 
task Ï was given was to sweep the garden with a bamboo broom... So Ï grasped my broom and swept 
mightily and soon had a mountain of leaves. I asked, 'Roshi, where should I put all this rubbish?' hoping 
he would see how good I had been. He immediately roared, Leaves are not rubbish! Go to the shed 
and bring any empty charcoal sacks you find there.' Coming back, I found the Roshi vigorously raking 
throuph the pile of leaves so that any stones or gravel fell to the bottom. he then took the sacks and 
filled them to the very last leaf, packing them tightly with his feet. Now go put these back In the shed,' 
he said. "They re kindling for the bath fire.' When I came back I saw the Roshi squatting on the ground 
picking out the small stones from what remained. When he has carefully gathered them together to the 
last tiny pebble, he said, Now put these beneath the leaves.' Ï was sHill quite sure that the remaining 
lumps of earth and scraps od moss could serve no useful purpose. Yet the Roshi just collected them 
together without fuss and placed them on the palm of his hand. Searching patiently, he put the lumps of 
earth into depressions 1n the ground, then firmed them 1n with his foot until nothing remained. He said, 
TNow do you understand a little? Originally, there 1s no rubbish in either men or things. This was the 
Íirst teaching I received from Zuigan Roshi (master of the Daishun temple in Kyoto, Japan). The 
Roshis words that originally there 1s no rubbish either in men or in things actually comprise the basic 
truth of Buddhism." 


3) Vĩnh Thịnh Tôn Hưng: Nguyên Thủy Nơi Con Người Và Sự Vật Không Hề Có Miếng Rác 
Nào!— Originally There Is No Rubbish Etther In Men or In Things! 
Thịnh Vĩnh Tôn Hưng, tên của một vị Thiển sư Nhật Bản trong thời cận đại. Trong quyển Thiển: 
Truyền Thống và Sự Chuyển Tiếp, Thiển sư Thịnh Vĩnh Tôn Hưng nói: "Công việc đầu tiên tôi được 
giao phó là quét vườn bằng một cái chối tre. Tôi đi lấy chổi và hăng hái quét và chẳng bao lâu, tôi đã 
dồn được một núi lá cây. Tôi hỏi Thầy: 'Lão Sư, con sẽ cho đống rác này vào đâu? Thầy nạt tôi: Lá 
không phải là rác. Đi vào nhà kho và lấy những bao đựng than cũ ra đây.' Khi quay ra, tôi thấy Thầy 
đang mạnh tay cào đống lá để loại những viên sỏi ra. Thầy lấy bao, nhồi lá khô vào, không để sót một 
lá và lấy chân ém chặt thêm. Thầy bảo: 'Bây giờ con hãy mang tất cả vào, chỗ này đủ để nấu nước 
tắm đó.' Khi tôi quay trở ra, tôi thấy Thầy đang ngồi xổm, cặm cụi nhặt các viên sỏi. Khi đã cẩn thận 
nhặt đến viên sỏi nhỏ cuối cùng, Thầy bảo tôi: 'Bây giờ con hãy mang mớ sỏi này chất dưới hàng 
hiên.' Lần này, tôi tin chắc rằng một ít đất vụn và vài cọng rêu còn lại là những thứ hoàn toàn vô 
dụng, nhưng Thầy thong thả nhặt lên hết và nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay. Thầy kiên nhẫn tìm 
những lỗ nứt trên mặt đất, nhét đất vào, lấy chân dậm kỹ cho đến khi mặt đất hoàn toàn bằng phẳng. 
Thây nói: 'Bây giờ con đã hiểu ra chút nào chưa? Nguyên thủy, nơi con người và sự vật không hề có 
miếng rác nào.' Đó là bài học đầu tiên mà Lão sư Thụy Nham Tông Thạc (Goto Zuigan), Viện chủ 
Đại Châu Viện ở Kyoto đã dạy cho tôi. "Bản lai, nơi con người và sự vật không hề có miếng rác nào." 


2808 


Câu nói này của Thầy thật tình bao gồm chân lý căn bản của Phật giáo."—Name of a Japanese Zen 
masfer in modern days. In Zen: Tradition and Transition, Zen Master Morinaga Soko said: “The first 
task Ï was given was to sweep the garden with a bamboo broom... So I grasped my broom and swept 
mightily and soon had a mountain of leaves. I asked, 'Roshi, where should I put all this rubbish?' hoping 
he would see how good I had been. He immediately roared, Leaves are not rubbish! Go to the shed 
and bring any empty charcoal sacks you find there.' Coming back, I found the Roshi vigorously raking 
throuph the pile of leaves so that any stones or gravel fell to the bottom. he then took the sacks and 
filled them to the very last leaf, packing them tightly with his feet. Now go put these back in the shed,' 
he said. "They re kindling for the bath fire.' When I came back I saw the Roshi squatting on the ground 
picking out the small stones from what remained. When he has carefully gathered them together to the 
last tiny pebble, he said, Now put these beneath the leaves.' I was sHill quite sure that the remaining 
lumps of earth and scraps od moss could serve no useful purpose. Yet the Roshi just collected them 
together without fuss and placed them on the palm of his hand. Searching patiently, he put the lumps of 
earth into depressions 1n the ground, then firmed them 1n with his foot until nothing remained. He said, 
TNow do you understand a little? Originally, there 1s no rubbish in either men or things.' This was the 
Íirst teaching I received from Zuigan Roshi (master of the Daishun temple in Kyoto, Japan). The 
Roshis words that originally there 1s no rubbish either in men or 1n things actually comprise the basic 
truth of Buddhism." 


CMLXXIV.Vô Chuẩn Sư Phạm: Không Kinh Điển Hay Ngữ Lục Nào Chữa Lành Tâm Bệnh, Mà 
Chỉ Có Đời Sống Nội Tâm Mới Làm Được Mà Thôi— Wu-chun Shih-ƒfan: No Scriptures Nor 
Ancient Masters' Records Can Cure Thỉs Heart-Ache, OnÏy the Inner LỰe Can Do 

Vô Chuẩn Sư Phạm (1178-1249), tên của một thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ XHI, tông Lâm Tế. 

Sư nhận pháp y từ Phá Am Tổ Tiên Thiển Sư. Về sau, Sư là thầy thiển của thiển sư Vô Học Tổ 

Nguyên và Tuyết Nham Tổ Khâm. Ông cũng dạy cho sư Biện Viên, người góp phần mạnh mẽ vào 

việc du nhập thiển vào Nhật Bản. Vô Chuẩn là một trong những thiển sư xuất sắc nhất trong thời của 

ông. Ông từng làm viện trưởng nhiễu tu viện Trung Hoa, trong số đó có chùa Vạn Thọ trên núi Kính 
trong tỉnh Triết Giang, một trong Ngũ Đại Sơn của Trung Hoa. Trong Tuyết Nham Tự Truyện, Thiền 
sư Tuyết Nham đã nói về những kinh nghiệm của mình: "Qua nhiều năm theo hầu ngài Vô Chuẩn, 
nghe ngài thuyết pháp và xin hỏi lời khuyên bảo, nhưng không có lời nào mang lại một giải pháp 
chung quyết cho mối bất an trong lòng tôi. Trong các kinh điển, trong các ngữ lục của các bậc tôn túc, 
tôi không đọc thấy điều gì có thể chữa trị cái tâm bệnh này. Mười năm trôi qua như thế mà không thể 
xóa được cái tâm chướng nặng nề. Một hôm, đang đi kinh hành trong Phật điện ở Thiên mục, mắt chợt 
nhìn thấy một cội bách già ngoài điện. Vừa thấy cội cây già này thì một tâm cảnh mới mẻ bày ra và 
cái khối cứng chướng ngại bỗng tiêu tan. Tôi như vừa từ trong bóng tối bước vào ánh sáng mặt trời rực 
rỡ. Từ đấy, tôi không còn ấp ủ nghi ngờ với sự sống, sự chết, Phật hay Tổ gì nữa. Bấy giờ lần đầu tiên 
tôi trực nhận cái cốt yếu trong đời sống nội tâm của ngài Vô Chuẩn, ngài thật đáng lãnh đủ 30 hèo 
đích đáng."—MuJun shiban, name of a Chinese Zen master of the Lin-Chih Sect in the thirteenth 
century. He received teachings from Zen master P°o-an. Later, he became the master of Zen master 

Wu-Hsuch Tzu-Yuan and Zen master Hsueh-Yen Tsu Chin (2-1287). He was also the master of the 

Japanese Zen master Benen, who helped establish Zen ¡in Japan. Wu-chuan was one of the most 

1mportant Zen masters of his time. He was the abbot of important Chinese monasteries, among them 

the Wan-shou monastery on Mount Ching in Chekiang province, the first of the Five Mountains of 

China. In Hsueh-Yens authobiography, Zen master Hsueh-Yen told the following stories of his 

experience in Zen: "I passed many years under the master Wu-chun, listening to his sermons and 

asking his advice, but there was no word which gave a final solution to my inner disquietude, nor was 
there anything in the sutras or the sayings of the masters, as far as I read, that could cure me of this 
heart-ache. Ten years thus passed without my being able to remove this hard inner obstruction. One 


2809 


day I was walking in the Buddha Hall at Tien-mu when my eyes happened to fall on an old cypress- 
tree outside the Hall. Just seeing this old tree opened a new spiritual vista and the solid mass of 
obstruction suddenly dissolved. It was as 1f I had come 1nto the bright sunshine after having been shut 
up In the darkness. After this I entertained no further doubt regarding life, death, the Buddha, or the 
Patriarchs. I now realized for the first tme what consfituted the inner life of my master Wu-chun, who 
indeed deserved thirty hard blows." 


CMLXXV.Vô Cực: Trên Núi Thanh Lương, Mùa Hè Thì Mát, Mà Mùa Đông Thì Băng Giá— Wu 
Chỉ: On the Chỉng-Liang Mountain, Cool in Sumuner and Ícy and Froszen in Winter 

Vô Cực là tên của một vị Thiền sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ 16. Hiện nay chúng ta không có nhiều tài 
liệu chi tiết về Sư Vô Cực; tuy nhiên, có một chỉ tiết nhỏ về vị Thiển sư này trong Hám Sơn Tự 
Truyện: "Tháng mười năm 1557, lúc lên mười hai tuổi, Hám Sơn được đưa đến chùa. Vào lúc đó Sư 
Vô Cực đang giảng về một bộ kinh trong tự viện. Đến mùa đông năm 1564, Sư Vô Cực được thỉnh đến 
tự viện giảng về triết học Hoa Nghiêm. Khi ông giảng đến Thập Huyền Môn, Hải Ấn sâm la thường 
trụ xứ, thì Hám Sơn hốt nhiên ngộ được cái yếu chỉ của pháp giới viên dung vô tận. Vì quá hâm mộ 
ngài Thanh Lương, người sáng lập ra tông Hoa Nghiêm, nên Hám Sơn nhận một danh hiệu của ngài và 
lấy tên là Trừng Ấn. Khi Hám Sơn trình bày chỗ hiểu biết của ông lên thây Vô Cực. Sư liền bảo: 'À! 
Con muốn theo con đường Hoa Nghiêm! Hay lắm! Nhưng con có biết tại sao tông chủ lại lấy hiệu là 
Thanh Lương hay không? Bởi vì ngài thường ở trên núi Thanh Lương, mùa hè thì mát, mà mùa đông 
thì băng giá.' Từ đó về sau dầu đi hay đứng, Hám Sơn tôi đều thấy trước mặt một thế giới kỳ diệu của 
băng tuyết. Tôi cương quyết sẽ đến trụ trên ngọn núi ấy."—Master Wu Chi, name of a Chinese Zen 
Master in the sixteenth century. We do not have detailed documents on this Zen Master; however, in 
Han Shan$s autobiography, there 1s a brief detail on him: "In October 1557, when he was twelve years 
old, he was sent to the monastery. At that tme Master Wu Chi was preaching on a sutra in the 
monastery. The Grand Master brought him to the lecturing hall. In the winter of 1564, Master Wu Chi 
was Invited to the monastery to lecture on the philosophy of Hua-Yen. When the lecture came to the 
point of the Ten Mysterious Gates, the eternal realm of the Ocean Seal, he suddenly realized the 
infime and all-inclusive totality of the Universe. So deeply Impressed with the profound admiration for 
Ching-Liang, the founder of the Hua-Yen sect, Han Shan adopted one of Ching-Liang's names called 
'Ching Yin. When Han Shan presented his understanding before Master Wu-Chi, Wu Chi said, 'Oh! So 
you wish to follow the path of Hua-Yen! Good! But do you know why he called himself Ching-Lliang 
(Pure and Cool)? It was because he used to dwell on the Ching-Liang Mountain, cool in summer and 
1cy and frozen in winter.' From that moment, whether walking or standing, I always saw before me a 
fantasy world of ice and snow. I then made up my mind to go and dwell on that mountain." 


CMLXXVI.Vô Học: Heo Chỉ Thấy Heo, Và Phật Chỉ Thấy Phật — Muhak: A Pig Can Only See a Pig 
and a Buddha Only Sees Buddha 
Vô Học (1317-1405), tên của một vị Thiển sư Triều Tiên vào thế kỷ thứ XIV. Trong quyển "Thiên 
Đỉnh Sơn, Thiển sư Vô Học dạy: "Một hôm, nhà vua đến thăm Thiển sư Vô Học ở chùa Hoeryong. 
Vua cho cả đoàn tùy tùng lui ra và nói với Thiển sư Vô Học: 'Ta quá bận tâm với công việc triểu 
chánh, không còn sức để cất tiếng cười như ta muốn. Hôm nay, chúng ta sẽ trò chuyện thân tình, 
chúng ta có thể dẹp bỏ mọi lễ nghi để nói năng với nhau một cách tự do. Sư và ta hãy vui vẻ với 
nhau.' Vô Học nói: 'Tâu Bệ hạ, để phá vỡ băng giá, xin Bệ hạ hãy nói một câu bóng đùa. Nhà vua 
nói: Đồng ý, nào Vô Học, ngươi trông giống như một con heo đói đang tìm kiếm phân.' Vô Học bái 
vua và nói: 'Bệ hạ trông giống như Phật Thích Ca Mâu Ni trên đỉnh núi Linh Thứu.' Nhà vua không hài 
lòng với câu đối đáp như thế và nói: 'Vô Học, tại sao trong lúc ta ví ông như một con heo, thì ông lại ví 
ta với Phật Thích Ca?' Vô Học trả lời: 'Vì heo chỉ thấy heo, và Phật chỉ thấy Phật.' Nhà vua phá lên 
cười và nói thêm: 'Sư vượt hơn ta một bậc, nhưng câu trả lời của Sư là một bài học về Thiên, không 


2810 


phải là một câu nói đùa."—Name of a Korean Zen monk ¡in the fourteenth century. Zen Master 
Muhak taught in Thousand Peaks: "One day the king came to visit Zen master Muhak at the Hoeryong 
temple. The king dismissed all his attendants and said to Muhak, 'Due to my preoccupation with the 
affairs of state, I cannot even laugh as I please. Today we shall have a private conversation where we 
can dispense with all formalities and talk to each other freely. Just enJoy each others company.' Muhak 
said, You had better first break the 1ce by making a joke, Your Highness.' The king said, Okay Muhak, 
you look like a hungry pig looking for dung.' Muhak bowed to him and said, 'Your Highness looks like 
Shakyamuni Buddha on the Vulture Peak.' The king was dissatisfied with such an answer and said, 
"While I compared you to a pig, why do you compare me to the Buddha?' Muhak replied, 'Tt 1s because 
a pig can only see a pig and a Buddha only sees Buddha.' The king burst into laughter. Then he said, 
"You are smarter than I am by one degree. But your reply 1s a kind of Zen teaching and not a Joke.'” 


CMLXXVII.Vô Học Tổ Nguyên: Mugaku-Sogen 
1) Ánh Trăng Gieo Xuống Hồ, Không Xao Một Gợn Nước— Moonlight Pierces the Depths oƒ the 
Pond, Leaving No Trace in the Water 
Thiền sư Vô Học Tổ Nguyên (1226-1286) là một trong những vị thiển sư đã sáng lập nên Thiển tông 
Nhật Bản. Sư sanh ra và lớn lên ở Trung Hoa. Vào năm 12 tuổi, ông theo cha vào viếng chùa, thoạt 
ngộ được lý thiển khi nghe bài kệ: 
"Bóng trúc quét bậc thềm 
Chẳng động chút bụi trần 
Ánh trăng gieo xuống hồ 
Không xao một gợn nước. " 
Mugaku was one of the founders of Zen ¡in Japan. He was born in China, he experienced his first 
awakening at the age of twelve, when he heard a Zen verse while visiting a country temple with his 
father: 
“Bamboo shadows sweep the sta1rs, 
Yet not a mote of dust 1s stirred; 
Moonlight pierces the depths of the pond, 
Leaving no trace 1n the water.” 


2) Vô Học Tổ Nguyên: Đừng Lo Lắng!— Don°t Be Disturbed! 

Năm 1280, Sư được quan nhiếp chánh của một vị Tướng Quân là ngài Hojo Tokimune thỉnh tới Nhật 
Bản. Mùa xuân năm sau, khi Hojo Tokimune đến thăm, Thiển Sư Vô Học Tổ Nguyên (1226-1286) đã 
hạ bút đề tặng cho vị nhiếp chánh này một bức thông điệp với chỉ vỏn vẹn có ba chữ "Đừng lo lắng." 
Khi Hojo Tokimune xin được nghe lời giải thích, Sư nói: "Vào khoảng thời gian giao mùa sắp tới, miền 
Nam nước Nhật sẽ trải qua một cuộc biến động rất lớn, nhưng sự việc sẽ nhanh chóng trở lại bình 
thường. Vì thế, ngài không nên lo lắng gì cả!" Vào mùa thu năm ấy, đoàn quân viễn chinh Mông Cổ 
khởi sự tấn công miễn Nam nước Nhật. Và đúng như lời dự đoán của Sư, quân Mông Cổ đã sớm gặp 
phải thảm bại và thanh bình lại trở về trên nước Nhật. Vô Học Tổ Nguyên được truy phong danh hiệu 
Phật Quang Quốc Sư sau khi ông thị tịch —lIn the year 1280, Mugaku was invited to Japan by Hojo 
Tokimune, regent for the shogun. When Tokimune visited the Zen master 1n the spring of the following 
year, Mugaku wrote the regent a three-word message: “Don't be disturbed.” When Tokimune asked 
for an explanation, the Zen master said, “At the Jjunction of spring and summer, southern Japan will be 
1n an uproar; but 1t will settle down before long, so you should not worry.” As 1t turned out, a Mongol 
1nvasion force aftacked southern Japan that very autumn, Just as the Zen master had said. And as the 
master predicted, the Invaders were repelled and peace was soon restored. Posthumously, he received 
the honorific tifle of Bukkho Kokushi (Fo-Kuang National Teacher). 


2811 


3) Vô Học Tổ Nguyên: Miệng Tưởng Câm Tai Tưởng Điếc, Va Nhằm Sao Lửa Nổ Bùng Ra!— Ears 
Are As Deqƒ and Tongue Is Tied; ]ƒ Thou Touchest lt Idly, the Fiery Star Shoots Out! 
Vô Học Tổ Nguyên (1226-1286), tên của một thiển sư Trung Hoa thuộc phái Lâm Tế. Vô Học Tổ 
Nguyên xuất gia năm mười bốn tuổi và tu tập với Thiển sư Vô Chuẩn Sư Phạm. Sư Phạm là một trong 
những vị thầy nổi bật nhất vào thời của ông, và là một trong số ít người chấp nhận đệ tử người Nhật 
Bản. Bên cạnh việc là một vị thầy thuộc truyền thống Lâm Tế, Sư Phạm còn là một nghệ sĩ và một 
nhà thư pháp nổi tiếng, và các đệ tử của ngài nhận được những thứ này với lòng tri ân cũng giống như 
sự tu tập Thiển của họ. Vô Học Tổ Nguyên theo những thuyết giảng của Vô Chuẩn Sư Phạm và trở 
thành viện trưởng tu viện Chân Như ở Đài Châu. Sau đây là bài kệ ngộ đạo của thiển sư: 
"Một đao đập nát động tà ma 

Mặt sắt Na Tra hiện đó mà 

Miệng tưởng câm tổi tai tưởng điếc 

Va nhằm, sao lửa nổ bùng ra." 
Wu-hsueh Tzu-yuan, name of a Chinese Zen master of the Rinzai school. Mugaku-Sogen became a 
monk at the age of fourteen and studied with Zen master Wu-chun Shih-fan. Shih-fan was one of the 
mosf significant teachers of his day, and one of the few who was willing to accept Japanese students. In 
addition to being a master of the Lin-chi tradition, Shih-fan was also a celebrated artist and 
calligrapher, and his students acquired an appreciation of those along with their Zen training. Wu- 
hsueh Tzu-yuan was trained by Zen master Wu-chun Shih-fan and became abbot of the Chen-Ju 
monastery of Tai-chou. Here 1s the sfanza composed by Mugaku-Sogen at the moment of 
enlightenment, describing his inner feelings: 

“With one stroke I have completely smashed 

the cave of the ghosts; 

Behold, there rushes out the 1ron face of 

the monster Nata! 

Both my ears are as deaf 

and my tongue 1s fied; 

Tf thou touchest 1t 1dly, 

the fiery star shoots out!” 


4) Vô Học Tổ Nguyên: Thản Nhiên Trước Cái Chết!— Staying Cahn When Confronting the Death! 
Năm 1275, khi gió ngựa Mông Cổ đang dày xéo Trung Hoa, lúc đó Vô Học Tổ Nguyên (1226-1286) 
đã xuất gia, cả chùa di tỉn khỏi vùng đang bị Mông Cổ chiếm đóng. Một năm sau, khi chiến sự lan 
rộng, Sư quyết định ở lại chùa, không tản cư nữa. Khi quân Mông Cổ tràn vào chùa, họ rất ngạc nhiên 
khi thấy các nhà sư vẫn còn trụ lại chùa. Lúc ấy, Vô Học Tổ Nguyên đang lặng lẽ tĩnh tọa tại chánh 
điện. Một vài tên quân Mông Cổ tuốt gươm kể vào cổ Sư để uy hiếp. Tuy nhiên, Sư vẫn thản nhiên 
ngồi thẳng người và đọc bài kệ: 
"Gom toàn thể thế giới 

Chẳng vừa một đầu gậy 

Vạn pháp vốn là không 

Vô thường và vô ngã 

Lưỡi gươm người Hung Nô 

Lấp loáng cắt xuân phong." 
Quân Mông Cổ bàng hoàng trước tinh thần vô úy của vị thiển sư, họ đã hạ gươm và rút ra khỏi chùa— 
When the Mongol troops of Kublai Khan broke into Southern China in 1275, Mugaku fled the fires of 
battle; but when the province where he had taken refuge was overrun the next year, he stopped 
running away. As the Mongol warriors stormed the monastic compound where Mugaku sat, all the 
other Chinese monks and monastic workers concealed themselves like mice in the burrows. The 


2812 


Warrlors drew near to the Zen master sitting alone in the hall and put their swords to his neck. 
Thoroughly composed, Mugaku calmly chanted a verse: 

“In all the universe, [ haven”t even 

øround enouseh to stand a single cane; 

Lucky 1t 1s that Ïve found 

Personality void and phenomena empty. 

Farewell, swords of the Mongol empire.” 
Moved by the fearless composure of the Zen master, the Mongol soldiers put up their swords and left. 


5) Vô Học Tổ Nguyên: Tia Giác Ngộ Như Tia Nắng Mặt Trời Chiếu Rọi Khắp Nơi Nơi!— Rays oƒ 
Enlightenment Is Sumlar to the Sunlight That Iliuminates Everywhere! 
Vô Học Tổ Nguyên (1226-1286) là tên của một thiển sư Trung Hoa thuộc phái Lâm Tế; ông theo 
những thuyết giảng của Vô Chuẩn Sư Phạm và trở thành viện trưởng tu viện Chân Như ở Đài Châu. 
Rồi đến năm 1279, ông sang Nhật và đứng đầu tu viện Kiến Trường và sau đó ông lập ra tu viện Viên 
Giác. Kiến trường và Viên Giác là hai trung tâm thiển quan trọng nhất tại Nhật Bản. Thiển sư Vô 
Chuẩn Sư Phạm giao cho Vô Học Tổ Nguyên công án “Vô.” Tổ Nguyên, một người trẻ tuổi đầy lòng 
tự tin, chắc rằng mình có thể giải quyết công án này trong vòng một năm. Nhưng đã sáu năm trôi qua 
mà ông vẫn chưa làm được chút tiến bộ nào. Ngày nay rất may chúng ta còn một di cảo của thiển sư 
tự thuật lại đủ chi tiết về tâm cơ chuyển hóa của ông: "Năm mười bốn tuổi, tôi đến Khâm Sơn. Năm 
mười bảy tuổi, tôi phát tâm học Phật, và bắt đầu thử khám phá mật nghĩa của chữ 'Vô' của Triệu 
Châu. Tôi định làm xong công quả ấy trong một năm, nhưng rốt cuộc không đi đến đâu hết. Rồi một 
năm nữa trôi qua vẫn không gì hơn, rỗi ba năm nữa, vẫn không thấy chút tiến bộ nào. Qua năm thứ 
năm và thứ sáu, vẫn không có gì khác thường biến đổi trong người tôi, nhưng chữ 'Vô' bây giờ bám 
dính vào tôi, không rời một bước, cả đến khi tôi ngủ. Toàn thể vũ trụ hầu như chẳng gì khác hơn là 
chữ 'Vô' ấy. Trong khi ấy, một vị sư già bảo tôi thử dẹp hết qua một bên coi sự thể ra sao. Theo lời 
khuyên tôi vứt bỏ tất cả, và ngồi yên. Nhưng chữ 'Vô' đeo riết theo tôi đến không sao dứt bỏ ra được, 
dầu đã hết sức vùng vẫy. Ngồi, tôi quên tôi đang ngồi, mà cũng quên luôn bản thân tôi, quên hết, chỉ 
còn lại cảm giác một cái trống không. Cứ thế nửa năm trôi qua. Như chim sổ lồng, tâm tôi qua lại tự 
do, dọc ngang tùy thích, không ngăn ngại, hết đông sang tây, hết nam sang bắc. Ngồi tịnh suốt hai 
ngày liền, hoặc suốt ngày đêm, tôi không biết mệt mỏi là gì. Thuở ấy ở chùa có đến gần chín trăm 
Tăng, trong số ấy có nhiều người hành thiển tinh cần lắm. Đêm nọ, trong khi đang tịnh, tôi cảm thấy 
như thân và tâm tôi bứt làm đôi, hết mong gì chắp liền lại được. Mọi người quanh tôi đều tưởng tôi 
chết, nhưng có một vị Tăng lớn tuổi bảo rằng vì tôi thâm nhập trong đại định nên tứ chi cóng lạnh 
thành bất động, nếu cho mặc đồ ấm thì tỉnh lại như thường. Quả đúng vậy, vì rốt cùng tôi tỉnh lại, và 
hồi ra mới biết tôi đã lịm đi trong trạng thái ấy đến một ngày một đêm. Sau đó, tôi vẫn tiếp tục ngôi 
tịnh, và bắt đầu ngủ được chút ít, nhưng hễ nhắm mắt là thấy mở rộng trước tôi một khoảng trống như 
một sân trại. Trong mảnh đất ấy, tôi qua lại thét đến quen thuộc hết. Nhưng hễ mở mắt ra là hình ảnh 
ấy tan biến mất. Một đêm, ngồi tịnh rất khuya, tôi giữ cho đôi mắt mở lớn và theo dõi tôi ngồi trên 
tấm nệm. Thình lình có tiếng đập tấm bảng trước phòng vị giáo thọ lọt vào tai tôi, và liền đó hiển lộ 
trọn vẹn ở tôi 'bổn lai nhân'. Hình ảnh hiện ra ấy không còn gì hết khi tôi nhắm mắt. Tôi vội rời nệm 
ngồi, chạy riết đến khu vườn Ganki dưới ánh trăng thanh, tại đây tôi ngửa mặt lên trời và phá lên cười: 
'Ôi, lớn thay pháp giới! Lớn thay, bao la thay, mãi mãi không cùng!' Nỗi mừng của tôi thật không bờ 
bến vậy! Tôi không ngồi yên được trong Thiển đường; tôi bỏ đi lên núi, lang thang đó đây, vớ vẫn, 
không mục đích. Tôi nghĩ rằng mặt trời mặt trăng mỗi ngày đi bốn tỷ dặm. Rồi tôi nghĩ: Quê tôi ở 
Trung Hoa, người ta nói rằng xứ Dương Châu của tôi là trung tâm của thế giới. Nếu vậy thì chỗ ấy xa 
chừng hai tỷ dặm cách chỗ mặt trời mọc; nhưng tại sao mặt trời vừa mọc là ánh nắng đập ngay vào 
mắt tôi?' Tôi lại nghĩ thêm: 'Ánh mắt tôi phải đi chớp nhoáng như ánh mặt trời, ví nó đến tận mặt trời; 
mắt tôi, tâm tôi, há chẳng là Pháp giới hay sao?' Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy như tất cả những gì trói 


2813 


buộc tôi từ vô lượng kiếp đổ vỡ tan tành hết. Từ bao nhiêu năm vô tận rồi tôi vẫn sống trong ổ kiến 
như thế này? Và giờ đây, mỗi lỗ chân lông trên da tôi là vô số nước Phật trong mười phương! Tôi tự 
nhủ: 'Dầu không được cái ngộ cao hơn, thì thế này vẫn đủ quá cho tôi rồi!"——Mugaku-Sogen, name of 
a Chinese Zen master of the Rinzai school; he trained, among others, Wu-chun Shih-fan and became 
abbot of the Chen-J]u monastery of T'ai-chou. Then, in 1279 he came to Japan and became abbot of 
Kencho-Ji monastery. He later founded Engaku-ji monastery, of which he also became abbot. Kencho- 
Ji and Engaku-Ji are two most important centers of Japanese Zen. Zen master Shih-fan assigned Wu- 
hsueh the koan “Mu.” Wu-hsueh, a self-confident young man, was certain he would be able to resolve 
the koan within a year. But after six years had passed, he still had not made any headway with it. 
Fortunately, till this day, we still have the master's own recording on his experience of opening the eye 
to the truth of Zen: "When I was fourteen, I went up to Kinzan. When seventeen I made up my mind to 
study Buddhism and began to unravel the mysteries of 'Chao-chous Mu.' I expected to finish the matter 
within one year, but I did not come to any understanding of 1t after all. Another year passed without 
much avail, and three more years, also finding myself with no progress. In the fifth or sixth year, while 
no special change came over me, the Mu' became 1nseparably attached to me that I could not get away 
from 1t even while asleep. This whole universe seemed to be nothing but the 'Mu' itself. In the 
meantime I was told by an old monk to set 1t aside for a while and see how things would go with me. 
According to this advice, I dropped the matter altogether and sat quietly. But owing to the fact that the 
TMu' had been with me so long, I could in no way shake 1t off however much I tried. When I was sitting, 
I forgot that Ï was sitting; nor was I conscious of my own body. Nothing but a sense of utter blankness 
prevailed. Half a year thus passed. Like a bird escaped from 1ts cage, my mind, my consciousness 
moved about without restraint sometimes eastward, sometimes westward, sometimes northward or 
southward. Sitting through two days in succession, or through one day and night, I dịd not feel any 
fatigue. At the time there were about nine hundred monks residing 1n the monastery, among whom 
there were many devoted students of Zen. One day while sitting, I felt as If my mind and my body 
were separated from each other and lost the chance of getting back together. All the monks about me 
thought that Ï was quite dead, but an old monk among them said that Ï was frozen to a state of 
1mmovabrlity while absorbed in deep meditation, and that 1f Ï were covered up with warm clothings Ï 
should by myself come to my senses. This proves true, for I finally awoke from 1t; and when I asked 
the monks near my seat how long I had been 1n that condition, they told me 1t was one day and nIght. 
After this, I still kept up my practice of sitting. I could now sleep a little. When I closed my eyes a 
broad expanse of emptiness presented 1tself before them, which then assumed the form of a farmyard. 
Throuph this piece of land I walked and walked until I got thoroughly familiar with the ground. But as 
SOOn as my eyes were opened the vision altogether disappeared. One nipht, sitting far Into the nipht, I 
kept my eyes open and was aware of my sifting up in my seat. All of a sudden the sound of striking the 
board in front of the head monk's room reached my ear, which at once revealed me the 'original man 
1n full. There was then no mơre of that vision which appeared at the closing of my eyes. Hastily I came 
down from the seat and ran out into the moonlit night and went up to the garden house called Ganki, 
where looking up to the sky T laughed loudly, 'Oh, how great 1s the Dharmakaya! Oh, how great and 
1mmense for evermore!' Thence my Joy knew no bounds. I could not quietly sit in the Meditation Hall; 
I went about with no special purpose 1n the mountains, walking this way and that. I thought of the sun 
and the moon traversing In a day through a space four billion miles wide. 'My present abode 1s in 
China', I reflected then, and they say the district of Yang 1s the center of the earth. If so, this place 
must be two billion miles away from where the sun rises; and how 1s 1t that as soon as 1t comes up 1tS 
rays lose no time in striking my face?' I reflected again, "The rays of my own eye must ravel Just as 
1nsfanfaneously as those of the sun as 1t reaches the latter; my eyes, my mind, are they not the 
Dharmakaya 1(self?' Thinking thus, T felt all the bounds snapped and broken to pieces that had been 
tying me for so many ages. How many numberless years had I been sitting in the hole of ants! Today 


2814 


even In every pore of my skin there lie all the Buddha-lands in the ten quarters! I thought within 
myself, 'Even 1f I have no greater enlightenment, Ï am now all-sufficient unto myself."” 


6)_ Vô Học Tổ Nguyên Và Viên Giác Tự Phái— Mugaku-Sogen and Engakuji-ha 

Viên Giác Tự là tên của một tự viện thuộc tông Lâm Tế ở Nhật Bản, “Toàn Giác Tự,” hay “Viên Giác 
Tự.” Đây là một trong những tự viện chính của dòng Thiển Lâm Tế tại Nhật, được Thiển sư Trung 
Hoa tên Vô Học Tổ Nguyên (Wu-Hsueh Tsu-Yuan) xây năm 1282 với sự tài trợ của Sứ quân Hojo 
Tokimune. Sau khi chiến thắng quân Mông Cổ, quan Nhiếp Chánh xây chùa Viên Giác để tưởng nhớ 
đến những chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ đất nước Nhật Bản. Thiền Sư Tổ Nguyên được thỉnh làm vị 
trụ trì đầu tiên tại đây. Vô Học Tổ Nguyên được truy phong danh hiệu Phật Quang Quốc Sư sau khi 
ông thị tịch. Thiển phái Viện Giác Tự là một trong những nhánh thiển quan trọng nhất trong trường 
phái Lâm Tế ở Nhật Bản. Phái này được Thiền sư Trung Hoa tên Vô Học Tổ Nguyên (Wu-Hsueh Tsu- 
Yuan) khai sáng. Hiện nay phái này có khoảng 427 ngôi tự viện trên khắp Nhật Bản—Name of a 
Japanese Rinzai Temple “Complete Awakening Monastery.” After defeating the Mongol forces, 
Tokimune built Engaku Temple as a memorial for those who sacrificed therr lives defending Japan. 
Zen master Mugaku was invited to be the first abbot there. After he passed away, he received the 
honorific tile of Bukkho Kokushi (Fo-Kuang National Teacher). This 1s one of the maJor monasterIes 
of the Japanese Rinzai Zen lineage, built in 1282 by the Chinese Ch'an master Wu-hsueh Tsu-Yuan 
(1226-1286) with the finacial support of the Shogun HoJo Tokimune. Engakuji branch, founded by 
Chinese Zen master Mugaku Sogen (1226-1286). This 1s one of the most Important branches from Lin- 
Chi school in Japan. Úp to now, this branch has about 427 temples throughout Japan. 


CMLXXYVTHII.Vô Môn Huệ Khai: Wu-Men Hui-K 'ai 
1) An Tâm Lập Mệnh và Phi Phú Quí Thế Tục— Contentnent and Unworldly Riches 
Đối với các thiển sư, các ngài luôn hết lòng vì nhân gian mà hành đạo và an tâm, không bị ngoại cảnh 
làm xao động. Thiển sư Vô Môn cũng như nhiều thiển sư khác cảm nghĩ đến cái nghèo một cách thiết 
thực và thơ mộng hơn; các ngài không gợi thẳng đến sự việc của thế gian. Đây là bài kệ nói về cái 
nghèo của ngài Vô Môn Huệ Khai: 
"Hoa xuân muôn đóa, bóng trăng thu. 

Hạ có gió vàng, đông tuyết rơi. 

Tuyết nguyệt phong ba lòng chẳng chấp. 

Mỗi mùa mỗi thú mặc tình chơi." 
Bài kệ trên đây không ngụ ý thiền sư Vô Môn ăn không ngôi rồi, không làm øì khác, hoặc không có gì 
để làm khác hơn là thưởng thức hoa nở vào một buổi sáng với mặt trời mùa xuân hay ánh trăng thu 
bàng bạc; có thể ngài đang hăng say làm việc, đang giảng dạy đệ tử, đang tụng kinh, đang quét chùa 
hay làm ruộng như thường lệ, nhưng tâm của ngài tràn ngập một niềm thanh tịnh và khinh an. Chúng 
ta có thể nói ngài đang sống Thiển vì mọi mong cầu đều xả bỏ hết, tâm không còn một vọng tưởng 
nào gây trở ngại, mà chỉ ứng dụng dọc ngang. Đó chính là cái tâm "Không" trong cái thân nghèo. Vì 
nghèo nên ngài biết thưởng thức hoa xuân, biết ngắm trăng thu. Trái lại, nếu của cải của thế gian 
chồng chất đây chùa thì trái tim còn chỗ nào dành cho niềm hạnh phúc thần tiên ấy? Các thiển sư 
thường nói đến thái độ an tâm lập mệnh và cái giàu phi thế tục của các ngài bằng những hình ảnh cụ 
thể, chẳng hạn như thay vì nói chỉ có đôi tay không, thì các ngài bảo rằng muôn vật trong thiên nhiên 
là đầy đủ lắm rồi. Kỳ thật, theo các ngài thì sự tích trữ của cải chỉ toàn tạo nghịch duyên khó thích hợp 
với những lý tưởng thánh thiện, chính vì thế mà các ngài nghèo. Theo các ngài thì mục đích của nhà 
Thiển là buông bỏ chấp trước. Không riêng gì của cải, mà ngay cả mọi chấp trước đều là của cải, là 
tích trữ tài sản. Còn Thiễn thì dạy buông bỏ. tất cả vật sở hữu, mục đích là làm cho con người trở nên 
nghèo và khiêm cung từ tốn. Trái lại, học thức khiến con người thêm giàu sang cao ngạo. Vì học tức là 
nắm giữ, là chấp; càng học càng có thêm, nên “càng biết càng lo, kiến thức càng cao thì khổ não càng 


2815 


lắm.' Đối với Thiền, những thứ ấy chỉ là khổ công bắt gió mà thôi—For Zen masters, they always 
spread the Buddha-dharma for the sake of the human world, and to tranqguilize the mind Iimmovably. 
Zen master Wu-Men as well as other masfters are more poetfic and positive in their expression of the 
feeling of poverty; they do not make a direct reference to things worldly. Here 1s Wu-men's verse on 
DOVeT(y: 
"Hundreds of spring flowers; the autumn moon; 

A refreshing summer breeze; winter snow: 

Free your mind of all idle thoughts, 

And for you how enJoyable every season 1s!” 
The above verse 1s not to convey the 1dea that Wu-men 1s 1dly siftting and doing nothing particularly; or 
that he has nothing else to do but to enJoy the spring flowers in the the spring morning sun, or the 
autumn moon white and silvery; he may be in the midst of work, teaching his disciples, reading the 
Sufras, sweeping and farming as all the masters have done, and yet his own mind 1s filled with 
transcendental happiness and quietude. We may say he 1s living with Zen for all hankerings of the 
heart have departed, there are no idle thoughts clogsing the flow of life-activity, and thus he 1s empty 
and poverty-stricken. As he 1s poverty-stricken, he knows how to enjoy the 'spring flowers': and the 
'autumnal moon'. When worldly riches are amassed In the temple, there 1s no room for such celestial 
happiness. Zen masters always speak positively about their contentment and unworldly riches. Instead 
Of saying that they are empty-handed, they talk of the natural sufficiency of things about them. In fact, 
according to real masters, the amassing of wealth has always resulted in producing characters that do 
not øo very well with our 1deals of saintliness, thus they were always poor. The aim of Zen discipline 1s 
fo atfain to the state of “non-attainment.` All knowledge 1s an acquisition and accumulation, whereas 
Zen proposes to deprive one of all one”s possessions. The spirit 1s to make one poor and humble, 
thoroughly cleansed of Iinner Impurities. On the contrary, learning makes one rích and arrogant. 
Because learning 1s earning, the more learned, the richer, and therefore “in much wisdom 1s much 
grief; and he that increased knowledge increased sorrow.' It 1s after all, Zen emphasizes that this 1s 
only a “vanity and a striving after wind.` 


2) Vô Môn Huệ Khai và Công Án “Vô *— Wu-mên Hui-k'ai and the Koan “WWu ” 

Thiền Sư Vô Môn Huệ Khai (1183-1260), theo Truyền Đăng Lục, ông đến từ Hàng Châu, nơi có Tây 
Hồ và vô số Thiển tự nổi tiếng. Ông bắt đầu học Thiển với Thiển sư Dược Lâm Thạch Quan của 
nhánh Dương Kỳ thuộc tông Lâm Tế trong sáu năm và kế thừa dòng pháp của vị này. Có tài liệu khác 
nói ông là đệ tử của Thiển sư Vạn Thọ Sùng Quán (?). Người ta nói Huệ Khai đã không đạt được giác 
ngộ dưới sự hướng dẫn của vị thầy Thiền đầu tiên, và vì vậy Sư đi đến tự viện của Dược Lâm dầu cho 
đó là một tự viện nổi tiếng là nghiêm khắc và đồi hỏi cao nơi người đệ tử. Sư được Thiển sư Dược 
Lâm giao cho công án “Vô!” and cố gắng thiển quán trên công án này sáu năm. Ngày đêm Sư đều tự 
mình hòa nhập vào công án “Vô!” này. Khi Thiển Sư Vô Môn Huệ Khai (1183-1260) trụ lại tại một 
ngôi chùa nhỏ gần Tây Hồ, và mặc dầu Sư không tìm đệ tử, họ cũng tìm đến với Sư--từ khắp các 
miễn Trung Hoa và từ nơi xa như Nhật Bản. Sư giao công án “Vô” cho những người đến thỉnh giáo. Và 
một khi họ đạt ngộ qua cách sử dụng công án “Vô!” thì Sư thường giao tiếp cho họ một số công án qua 
đó Sư tìm cách hướng dẫn đệ tử của mình làm sâu sắc hơn sự hiểu biết của họ. Một hôm Thiên Sư Vô 
Môn Huệ Khai (1183-1260) thượng đường dạy chúng, nói rằng: Để chứng nghiệm Thiền hành giả phải 
vượt qua rào cẩn của chư Tổ. Giác ngộ thường đến sau khi con đường tư duy bị phong tỏa. Nếu mấy 
ông không vượt qua được rào cản của chư Tổ hay nếu con đường tư duy của mấy ông không bị phong 
tỏa, bất cứ thứ gì mà mấy ông suy nghĩ, bất cứ thứ gì mấy ông làm, cũng giống như một con ma rối mà 
thôi. Mấy ông có thể hỏi: “Rào cản của chư Tổ là cái gì?” Đây chính là một chữ “Vô.” Đây chính là 
rào cẩn của Thiển. Nếu mấy ông vượt qua được nó mấy ông sẽ gặp ngài triệu Châu mặt đối mặt. Rồi 
thì mấy ông có thể làm việc tay trong tay với tất cả chư Tổ trong dòng truyền thừa. Không thích lắm 


2816 


hay sao? Nếu mấy ông muốn vượt qua rào cẩn này, mấy ông phải cật lực tu tập đến tận từng đốt 
xương, từng lổ chân lông trên da của mấy ông phải đều phủ đầy với câu hỏi: “Vô là cái gì?” và mang 
nó theo cả ngày lẫn đêm. Đừng tin vào dấu hiệu cái “không” bình thường có nghĩa là không có thứ gì 
cả. “Vô” ở đây không có nghĩa là không có thứ gì cả, đối nghịch lại với sự hiện hữu. Nếu mấy ông 
thực sự muốn vượt qua rào cản này, mấy ông nên cảm giác như đang uống một hòn sắt nóng mà mấy 
ông không thể nuốt vào cũng không thể nhả ra được. Rồi thì cái kiến thức kém cõi trước đây của mấy 
ông biến mất. Như trái chín trong mùa, chủ quan và khách quan tự nhiên nhập lại thành một. Nó cũng 
giống như một người câm có một giấc mơ, biết về nó mà không thể nói về nó được. Khi người ấy bước 
vào cảnh này, thì vỏ bọc cái ngã của hắn bị nghiền nát và hắn có thể lắc trời chuyển đất một cách vô 
ngại. Hắn giống như một chiến binh với thanh kiếm sắc. Nếu Phật chặn đường, hắn sẽ đốn ngả; nếu 
Tổ cẩn lối, hắn sẽ khử trừ; và hắn sẽ thoát vòng sanh tử luân hồi. Hắn có thể đi vào bất cứ thế giới 
nào như đi vào sân của chính mình. Lão Tăng sẽ nói cho mấy ông biết làm cách nào để tu tập công án 
này: “Chỉ cần tập trung tất cả nghị lực của mấy ông vào cái 'Vô' này không gián đoạn, cái đạt được 
của mấy ông như một cây nến đang cháy và chiếu sáng toàn thể vũ trụ.”—Zen master Huệ Khai 
(1183-1260), according to Transmission of the Lamp, he came from Hangzhou, the site of West Lake 
anchid numerous famous Zen temples. He began his Zen study with master Yue-lin Shi-kuan of the 
YangqI branch in the Linj tradition in six years and became Dharma hetrr of this Zen master. Some 
other source said he was a disciple of Wan-Shou-Ch°ung-Kuan (2). It is said that Hui-kai had been 
unable to attain awakening under his first Zen teacher, and so he came to Yueh-lin's temple 1n spite of 
the reputation 1t had for being a very strict and high demanding establishment. He was assigned the 
kôan “Wu!” and struggled with 1t for six years. Day and night he absorbed himself in this “WUu!” When 
Zen Master Wumen settled at a small temple near the West Lake, and although he suill dịd not seek 
students, they came anyway--from all over China and from as far away as Japan. He assigned the kôan 
“Wul” to those who asked for instruction. And once they came to awakening throuph the use of “Wu!” 
he followed it with several kôans by which he sought to guide his students in deepening therr 
understanding. One day, he entered the hall and addressed the monk, saying: To realize Zen one has to 
pass through the barrier of the patriarchs. Enlightenment always comes after the road of thinking 1s 
blocked. If you do not pass the barrler of the patrlarchs or 1f your thinking road 1s not blocked, 
whatever you think, whatever you do, 1s Jjust like a tangling ghost. You may ask: “What 1s a barrier of a 
patriarch?” This 1s one word, “Mu,” 1s 1t. This 1s the barrler of Zen. If you pass through 1t you wilÏ see 
Chao-chou face to face. Then you can work hand in hand with the whole transmission line of 
patriarchs. Is this not a pleasant thing to do? If you want to pass this barrier, you must work through 
every bone 1n your body, through every pore of your skin, fñilled with this question: “What 1s Mu?” and 
carry 1t day and night. Do not believe 1n the common negative symbol meaning nothing. Ït 1s not 
nothingness, the opposite of existence. If you really want to pass this barrier, you should feel like 
drinking a hot 1ron ball that you can neither swallow nor spit out. Then your previous lesser knowledge 
disappears. As a fruit rIpening 1n season, your subjectivity and obJectivity naturally become one. Ït 1s 
like a dumb man who has had a dream, he knows about 1t but he cannot tell 1t. When he enters this 
condition, his ego-shell 1s crushed and he can shake the heaven and move the earth without any 
resistance. He 1s like a great warrlor with a sharp sword. If a Buddha stands in his way, he will cut him 
down; 1f a patriarch offers him any obstacle, he will kill him; and he wIll be free 1n his wayof birth and 
death. He can enter any world as 1f it were his own playground. I will tell you how to do this with this 
kôan: “Just concentrate your whole energy I1nto this Mu and not allow any discontinuation. When you 
enter this Mu and there 1s no discontinuation, your attainment will be as a candle burning and 
1lluminating the whole universe.” 


2817 


3) Vô Môn Huệ Khai: Không!— Emptiness! 
Đến cuối đời, Vô Môn Huệ Khai (1183-1260) lui về một ngôi chùa nhỏ trên núi. Tuy được vinh quang 
và trọng vọng, đến khi thị tịch, ông vẫn là một bần tăng bình thường và hết sức khiêm nhường, luôn 
mặc một chiếc áo vải thô, và theo tỉnh thần của Bách Trượng, ông sẵn sàng làm những công việc tay 
chân trong chùa. Sau đây là bài thơ trước khi ông thị tịch: 

Không là không sinh 

Không là không thể qua đi 

Khi ngươi biết được không 

Là ngươi giống với nó. 
Toward the end of his life, he withdrew to a small monastery 1n the mountains. Despite his fame and 
honor, he remained until his death an extremely humble poor monk, who continued to wear only a 
simple, coarse robe, and 1n the spirit of Pai-chang Huai-ha1, he always participated 1n the normail labor 
of the monastery. The below 1s his death poem on Emptiness: 

Emptiness 1s unborn 

Emptiness does not pass away. 

When you know emptiness 

'You are not different from 1t. 


4) Vô Môn Huệ Khai: Mạt Hậu Bình Tụng— Comumnent and Verse on the Final Word 
Liên hệ đến công án “Đức Sơn Thác Bát”, Thiền sư Nham Đầu đã bình luận: “Nếu mấy ông muốn 
biết lời sau cùng, chỉ là đây! chỉ là đây!” Về sau này Thiền sư Vân Môn Huệ Khai đã bình luận về 
công án “Đức Sơn Thác Bát” như sau: Nói về lời sau cùng, cả Nham Đầu và Đức Sơn đều chưa từng 
mơ tới nó. Nếu mấy ông nhìn cho kỹ, nó giống như một trò chơi của con bù nhìn. Nói rồi Vô Môn làm 
một bài kệ: 
“Nếu mấy ông biết lời đầu, 
Mấy ông biết luôn lời cuối. 
Nhưng, đầu cuối không giống nhau!” 
Regarding the koan “Te-shan carries His Bowls”, Zen master Yen-tou commented: “If you wish to 
know the final word, Just this! Just this!” Later, Zen master Wu-men Hui-kai commented on the koan 
““Te-shan carries His Bowls”: As for the final word, neither Yen-tou nor Te-shan have so much as even 
dreamed of 1t. If you look closely, 1t 1s like a puppet show. Then Wu Men made a verse: 
“If you understand the first word, 
You understand the final word. 
But, first or final, the are not the same word!” 


3) Vô Môn Huệ Khai: Phật Nhãn— Foyan (Buddha 's Eyes) 

Sau khi hoàn tất học Thiển với Dược Lâm ở tuổi 36, Vô Môn Huệ Khai (1183-1260) khởi đầu một 
cuộc hành hương theo truyển thống. Sư không tìm danh tiếng cũng không nhận đệ tử, mà chỉ thích 
sống đời ẩn dật. Sư để cho râu tóc mọc dài, và y áo thường là dơ bẩn và chỉ vá víu sơ sài. Người ta gọi 
Sư là “Tăng Cư sĩ Huệ Khai” vì dáng vẻ bể ngoài kỳ quái của Sư. Sư du hành từ tự viện này qua tự 
viện khác, tại những nơi này Sư làm việc cực nhọc ngoài đồng, và cố không làm cho ai chú ý đến 
mình. Nhưng sự im lặng, phong cách hài hước, sự hiểu biết sâu sắc của Sư đã khiến cho những vị 
muốn làm đệ tử của ngài ghi nhận và thông báo cho nhau về những nơi mà Sư đã đến. Năm 1246, 
Thiển Sư Vô Môn Huệ Khai (1183-1260) được nhà vua bổ nhiệm là viện trưởng tu viện Hộ Quốc 
Nhân Vương, một tu viện lớn gần kinh đô và phong cho ông danh hiệu tôn kính "Phật Nhãn". Về sau 
này, trong lúc hạn hán, nhà vua thỉnh ông cử hành lễ cầu mưa. Thay vì cử hành lễ thì Vô Môn tiếp tục 
ngồi tỉnh lặng trong thiền định. Khi sứ giả của vua đến hỏi ông đã làm gì để cầu mưa, ông đáp: "Ngồi 


2 


lặng thinh chứ không ảnh hưởng thứ gì cả." Ngay sau cuộc chuyện trò trao đổi này thì mưa đến và lan 


2818 


khắp cả xứ. Để tưởng thưởng cho việc này, nhà vua ban cho Sư kim y. Nhưng Vô Môn lại thích mặc y 
áo không có đồ trang sức của một vị Tăng bình thường, và theo gương ngài Bách Trượng Hoài Hải, 
không cầu đặc ân mà quay về ngôi chùa của chính mình, nơi Sư tiếp tục công việc ngoài đồng với 
những vị Tăng khác. Về già Sư ốm đi chút đỉnh, và y áo của Sư, vẫn tả tơi và vá đùm vá đắp lại với 
nhau, không còn mặc vừa vặn được nữa, nhưng Sư vẫn mặc. Sư làm việc mỗi ngày ngoài đồng, và cho 
tới cuối đời mình, Sư tự lo những nhu cầu cá nhân cho mình mà không cần đến thị giả—After 
completing his traimng with Yueh-lin at the age of thirty-six, Wumen went on the traditional 
pilgrimage. He did not seek fame or students, preferring to lead an obscure life. He let his hair and 
beard grow, and the clothes he wore often soiled and poorly mended. He was called “Lay monk Hui- 
Kkal” because of his eccentric appearance. He traveled from monastery to monastery, where he worked 
hard in the fields, making no effort to draw attention to himself. But his quiet, humorous manner, and 
the depth of his understanding caused potential students to take note of him and kept informed of 
where he went. In 124ó, the king appointed Wu-Men abbot of Huguo Renwang Temple, a large Zen 
monastery near the capital and conferred on him the honorific tile of "Buddha-Eye". Later, during a 
drought, the emperor called on Wumen to perform ceremonies to bring rain. Instead, Wumen sat in 
continuous silent meditation. When an envoy from the emperor asked Wumen what he was doing to 
bring rain, he replied, "Silently not influencing anything." Immediately after this exchange, the rain 
came and spread throughout the country. As a reward for this service, the emperor presented him with 
a gold robe. But Wu-men preferred to wear the unadorned robes of a simple monk, and--following the 
example of Pai-chang--seeking no special privileges he returned to his own temple, where he 
confinued to work the fields with the other monks. He became slighter of build as he grew older, and 
his robes, still tattered and patched, no longer fit hm properly. He worked every day, and, to the end of 
hs life, he looked after his personal needs without the assistance of an attendant. 


6) Vô Môn Huệ Khai: Phi Phong Phi Phan— Not the Wind, Not the Flag 

Nhân gió lay phướn, có hai ông Tăng tranh luận. Một ông nói: "Phướn động." Ông kia nói: "Gió động." 
Hai ông cãi qua cãi lại không ra lẽ. Lục Tổ nói: "Không phải gió động, không phải phướn động, tâm 
các ông động đấy." Nghe vậy, hai ông Tăng giật mình run sợ. Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn 
Quan, không phải gió động, không phải phướn động, không phải tâm động, thấy Tổ sư ở đâu? Nếu 
thấy chỗ nầy cho được xác thiết, mới biết hai ông Tăng đổi sắt được vàng. Lục Tổ nhịn không được, 
phải một phen lận đận—Two monks were arguing about the temple flag waving ¡n the wind. One said, 
“The flag moves." The other said, ”“Phe wind moves." They argued back and forth but could not agree. 
The Sixth Patriarch said, "Gentlemen! It 1s not the wind that moves; 1t 1s not the flag that moves; 1 1s 
you mind that moves." The two monks were sfruck with awe. According to Wu Men Hui-Kai in the 
Wu-Men-Kuan, 1t is not the wind that moves. It 1s not the flag that moves. It 1s not the mind that moves. 
How do you see the Ancestral Teacher here? If you can view this matter intimately, you will find that 
the two monks received gold when they were buying 1ron. The Ancestral Teacher could not repress his 
compassion and overspent himself. 


7)_ Vô Môn Huệ Khai: Thanh Thiên Bạch Nhật Nhất Thanh Lôi—A Thunderclap Dnder the Clear 
Blue Sky 
Thiển sư Nguyệt Lâm Sư Quán đã trao cho Vô Môn Huệ Khai (1183-1260) công án "Vô" để tập trung 
tu tập. Vô Môn đã nghiễn ngẫm công án này trong sáu năm trời mà không có tiến bộ. Sau đó, ông thệ 
nguyện sẽ không ngủ nghỉ cho đến khi thấu suốt được trái tim của Thiển môn. Cuối cùng, khi ông 
đứng ở Pháp đường, nghe tiếng chuông báo buổi thọ trai ban trưa, ông đột nhiên thực chứng giác ngộ 
sâu sắc. Khi sư thấu hiểu những lẽ bí ẩn của Thiển nhờ tham cứu chữ “Vô, sư tự giải bày bằng bài thơ 
sau đây: 
"Thanh thiên bạch nhật nhất thanh lôi 


2819 


Đại địa quân sanh nhãn hoát khai 

Vạn tượng sum la tể khể thủ 

Tu Di bột khiếu vũ tam đài" 
(Trời quang mây tạnh sấm dậy vang lừng. Mọi vật trên đất, mắt bỗng mở bừng. Muôn hồng nghìn tía 
cúi đầu làm lễ. Núi Tu Di cũng nhảy múa vui mừng. (Theo bản dịch của Trúc Thiên & Tuệ Sï)). Ngày 
hôm sau, Vô Môn vào phòng Dược Lâm để được thầy xác nhận chứng ngộ. Dược Lâm hỏi: "Ông gặp 
những quỉ thân này ở đâu vậy?" Vô Môn hét lên. Dược Lâm cũng hét. Vô Môn lại hét nữa. Trong 
cuộc trao đổi này, sự giác ngộ của Vô Môn được xác nhận—Zen master Yue-lin Shi-kuan gave him 
the koan "Wu”" as the focus of his study. Wumen worked with this famous koan for six years without 
progress. He then vowed not to sleep and rest until he penetrated the heart of this Zen gate. Finally, as 
he stood in the Dharma hall, he heard the bell sound for the midday meal and suddenly realized 
profound enlightenment. When he understood the secrets of Zen by the study of the word “Wu,' he 
expressed himself in the following verse: 

"A thunderclap under the clear blue sky; 

All beings on earth open the1r ey©s; 

Everything under heaven bows together; 

Mount Sumeru leaps up and dances. " 
The following day, Wumen entered Yue-lin's room to to gain confirmation of his experience. Yue-lin 
said, "Where did you see these gods and devils?" Wumen shouted. Yue-lin also shouted. Wumen 
shouted again. In this exchange Wumen's enlightenment was confirmed. 


8) Vô Môn Huệ Khai: Tức Phật Túc Tâm, Thời Thời Như Vậy— Mind Is Buddha and Buddha Is 
Mimnd Throughout the Từne 
Khi ra mắt Thiền sư Vô Môn, Vô Môn đã hỏi Tâm Địa Giác Tâm (1207-1298): "Tên ông là gì?" Tâm 
Địa Giác Tâm trả lời với vị thiển sư về tên của mình. Sau khi biết được tên của Tâm Địa Giác Tâm có 
nghĩa là "Ngộ được bản tâm", vị thiển sư bèn viết một bài kệ tặng cho Tâm Địa Giác Tâm: 
“Tâm tức Phật 
Phật tức Tâm 
Tức Phật tức Tâm 
Thời thời như vậy." 
When Kakushin presented himself before Mumon, Mumon asked him, "What 1s your name?” Kakushin 
told the Zen master his name. Noting that the name Kakushin means "Awakening the Mind” or 
"Awake Mind," the master wrote a verse for the pilgrim: 
"Mind is Buddha, 
Buddha 1s mind: 
Mind and Buddha, 
being such, are there 
throughout all time." 


9) Vô Môn Huệ Khai: Vô Môn Quan— The Gafeless Barrier 0ƒ the Zen School (Wu Men Kuan) 

Vô Môn Quan, một trong những tập sách thiển nổi tiếng nhứt của Thiển tông, do thiển sư Huệ Khai 
(1183-1260) soạn. Vô Môn Quan đơn giản hơn Bích Nham Lục vì nó chỉ có bốn mươi tám công án và 
là tác phẩm do một người biên soạn, cùng với những lời bình và tán thán. Vô Môn Quan bắt đầu bằng 
công án “Không” công án đã đưa Vô Môn Huệ Khai đến kinh nghiệm chứng ngộ đầu tiên. Vô Môn 
Quan được đưa sang Nhật bởi đệ tử và pháp tử của Ngài Huệ Khai là Kakushin vào năm 1254, nó trở 
thành một trong những giáo thuyết chính của trường phái Lâm Tế tại Nhật. Do sự nổi tiếng của sưu tập 
cho những người mới nhập môn và ít có tham vọng văn chương, Vô Môn Quan thường được coi là kém 
sâu sắc hơn Bích Nham Lục. Tuy nhiên, như thế là không hiểu rằng một công án như "Vô" có thể vẫn 


2820 


được dùng cho những trình độ đại giác ngày càng sâu hơn, và người ta tìm thấy trong Vô Môn Quan 
những thí dụ, nhất là thí dụ thứ 38, thuộc vào loại những công án khó giải nhất. Điều không may là 
phần lớn những bản dịch Vô Môn Quan hay những văn bản thiển khác ra những thứ tiếng Âu châu đều 
mắc phải tình trạng người dịch có am hiểu về ngữ văn nhưng lại không có "con mắt thiển." Theo Thiển 
Luận, Tập II của Thiển sư D.T. Suzuki, Huệ Khai đã đề tặng Vô Môn Quan cho Tống Lý Tông để 
cung chúc nhà vua vào địp kỷ niệm bốn năm đăng vị của vua (1229). Trong bài tựa, sư viết: "Tất cả 
những lời dạy của Phật lấy Tâm làm tông, lấy không cửa làm cửa vào Đạo. Đã là không cửa, làm sao 
vào được? Há không nghe cổ nhân có nói: 'Vào bằng cửa không phải là đồ quí, do duyên mà có rồi 
thủy chung cũng thành hoại." Nói như thế tựa hỗ không gió mà sóng dậy, da thịt tốt mà nổi ghẽ. 
Những ai tìm lý trong lời, chẳng khác nào vác gậy quơ trăng, cách giày gãi ngứa. Có gì liên quan đến 
sự thật đâu? Mùa hạ niên hiệu Thiệu Định thứ nhất (1228), tôi làm thủ chúng ở Long Tường và Đông 
Gia, nhân được Tăng chúng thỉnh giảng pháp, bèn đem công án của cổ nhân làm viên gạch dộng cửa. 
Tùy theo căn cơ mà dẫn dắt người tu học. Sao lục những lời bình giải lại, rồi bỗng dưng thành tập. 
Không sắp đặt thứ tự của bốn mươi tám tắc ở đây, gọi chung là Vô Môn Quan."—Wu-Men-Kuan, one 
of the most famous Zen book of the Zen sect, compiled by Zen master Hui-Kˆai (1183-1260). Wu- 
Men-Kuan 1s a simpler book than the preceding one (Pi-Yen-Lu), for 1t containts only forty-eIght cases 
and 1s one man”s work, along with commenfaries and “praises.” It begins with the “WUuU Koan,” the one 
that led to Wu-Men”s own first awakening experience. The text was broupht to Japan by his student 
and dharma-successor, Kakushin (Jap. Hassu) in 1254, and ¡it became one of the main texts of the 
Rinzal tradition. Since the Wu-Men-Kuans most famous koan 1s used with beginners and since from a 
lierary point of view 1t 1s much plainer than the Pi-Yen-Lu (the Blue CHíf Record), 1t 1s often 
considered less profound than the latter. This overlooks that a koan like "Mu" can be understood anew 
on ever deeper levels of enlightenment and that the Wu-Men-Kuan also contains examples (for 
Instance, example 38), those are especially difficult to resolve. Unfortunately, most European 
translations of the Wu-Men-Kuan and other Zen texts suffer from the fact that thouph the translaters 
may be philosophically competent, they do not possess the "Zen eye”. According to the Zen master 
DƯT. Suzukis "Essays in Zen Buddhism”, Second Series, Hui-K”ai dedicated his Wu-Men-Kuan (The 
Gateless Frontier Pass) to the Emperor Li-Tsung ¡in celebration of the fourth anniversary (1229) of his 
coronation. In the preface, he says: "In all the teaching of the Buddha the most essential thing 1s to 
grasp the Mind. While there are so many entrances leading to 1t, the most central one 1s without a gate. 
How do you get them 1nto this gateless entrance? Have you not heard this said by ancient worthy: 
“Ihings that come through a gate are worthless, anything obtained by a relative means 1s bound for 
final destruction?” Such statements as these look very much like stirring up waves when there 1s no 
wind, like pricking a sore on the smooth skin. AÀs to those who seek wisdom 1n the words, or who 
attempt to beat the moon with a stick , or who scratch an itching over the shoe, what real concern have 
they with the truth? While he was spending a summer at Lung-Hsiang of Eastern China In the first year 
of Sha-Tìing (1228), I had to look after a number of student-monks who wished to be 1nstructed in Zen. 
So, I made use of the ancient masters” koans as a piece of brick which 1s used for knocking at the gate. 
The students were thus disciplined each according to their ability. The notes gradually accumulated 
and finally came to assume a book-form. There 1s no systematic arrangement 1n the forty-eight cases 
herein collected. The general name Wu-Men-Kuan' has been given to them.” 


CMLXXIX.Vô Nan: Bu”Nan 

1) Một Chuyến Tiễn Đưa Làm Thay Đổi Cả Cuộc Đời—A Seeing OQƒƒ That Changes the Whole 
Lực! 

Thiền sư Vô Nan sanh ra trong một gia đình tầm thường ở vùng Sikigahara, tỉnh Mino, Nhật Bản, cha 

làm việc trong một quán trọ. Dầu Vô Nan làm quen với Thiển tập lúc còn nhỏ tuổi, nhưng ông không 

xuất gia cho đến năm 1654, khi ông đã 51 tuổi. Sư là môn đồ và Pháp tử của Thiền sư Gudo-Kokushi, 


2821 


và là thây của các Thiển sư Đạo Cảnh và Bạch Ấn Huệ Hạc. Khi lên mười bốn tuổi, Vô Nan theo cha 
đi đến cố đô Đông Đô. Trên đường đi, họ đi ngang qua những vùng bị tàn phá trong thời kỳ nội chiến. 
Những cảnh này đã để lại một ấn tượng lâu dài trên cậu bé, và khi cậu tới Đông Đô, cậu liên lạc với 
thầy Gudo để xin làm đệ tử Thiển tại gia. Trong hệ thống Lâm Tế, đầu tiên những đệ tử được dạy “Sổ 
tức quán.” Khi họ đã đạt được mức độ nào đó về sự tập trung, họ sẽ được dạy cách tập trung hơi thở 
mà không cần đếm. Và cuối cùng khi người đệ tử được cho là sẵn sàng, vị thầy sẽ giao cho anh ta một 
công án. Công án mà Thiển sư Ngu Đường giao cho người chủ quán trọ được lấy ra từ bài thơ của Lục 
Tổ Huệ Năng: “Từ vô thủy không có thứ gì hiện hữu.” Trước khi anh ta có thể hoàn tất việc tu tập 
Thiền, thì người trẻ này phải trở về Sekigahara để nhận lấy trách nhiệm tại một quán trọ của gia đình. 
Bất cứ khi nào Thiển sư Ngu Đường đi đến khu vực này ông đều hỏi thăm sự tiến bộ của cậu bé. Vài 
thập niên qua đi như vậy, cậu bé trưởng thành và kết hôn, và nối nghiệp cha mình làm chủ quán trọ. 
Nhiều lúc, anh ta cảm thấy mình xa rời việc tu tập Thiền của mình và nhiễm thói rượu chè bài bạc. 
Vào khoảng năm 1656, Thiển sư Ngu Đường lại ghé qua vùng này một lần nữa để coi người đệ tử 
trước đây của mình thế nào. Khi ông tới nơi, ông được vợ của người chủ quán trọ tiếp đón, bà ấy nói 
với Thiển sư Ngu Đường rằng chồng bà đi vắng. Bà mời Thiền sư Ngu Đường vào trong và đợi cho 
chồng bà về, và khi hai người cùng ngồi, dễ dàng cho họ bắt chuyện với nhau, trong cuộc nói chuyện 
người vợ tin rằng chồng bà đã nhiễm thói rượu chè trong những năm gần đây. Bà nói: “Khi ông ấy 
nhậu vào thì có thể trở nên lỗ mãng. Ông ấy cũng bài bạc khi uống nhiều, và luôn luôn bị thua. Thật 
tình, có nhiều lúc con nghĩ con và con cái mình sẽ tốt hơn nếu không có ông ấy. Nhưng ông ấy là 
chồng của con--Con có thể làm được gì đây?”Thiển sư Ngu Đường đề nghị: “Để xem lão Tăng có thể 
làm được gì. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Bà nên lui về nghỉ và lão Tăng sẽ đợi chồng bà về. Nhưng 
trước khi đi, xin bà vui lòng mang cho lão Tăng một bầu rượu sa kê nào ngon nhất và hai cái tách.” 
Người vợ làm theo yêu cầu của Thiền sư Ngu Đường. Rồi bà gom con cái và đi về phòng ngủ. Thiển 
sư Ngu Đường ngôi lại trong căn phòng chính của quán trọ trong tư thế thiển định. Vào khoảng nửa 
đêm, người chủ quán trọ trở về nhà trong trạng thái say khướt và cảm thấy lúng túng khi thấy thầy 
mình ở đây. Gudo không quở trách gì về cách hành xử của anh ta, kỳ thật, vị thầy chỉ chai rượu sa kê 
trên bàn. Gudo mời chủ quán trọ cùng uống với mình, người ấy đồng ý. Hai người đã uống được vài 
tách, nói chuyện một cách thư thả, và cuối cùng người chủ quán trọ lăn ra ngủ trên sàn nhà. Khi ông ta 
thức dậy vào buổi sáng, thấy Thiển sư Ngu Đường vẫn ngôi đó trong tư thế thiển định trước bàn thờ 
gia tiên của gia đình. Thiển sư Ngu Đường lên tiếng: “Ông thức giấc rồi à. Và đã đến lúc lão Tăng 
phải trở về kinh.” Người chủ quán trọ cảm thấy một chút khó chịu và nhục nhã vì thầy mình đã thấy 
mình trong hoàn cảnh tôi tàn này. Anh ta lầm bầm một câu trả lời. Khi Thiền sư Ngu Đường cột giày, 
ông ta lưu ý: “Ông biết đó, đời sống con người ngắn ngủi và mọi việc đều qua đi. Ông nên xử dụng 
thời giờ cho những việc có lẽ quan trọng hơn. Bên cạnh đó, có lúc ông mang tới sầu khổ cho những 
người tùy thuộc vào ông mà ông không biết.” Người chủ quán trọ oà lên khóc và nhận rằng từ lâu anh 
ta biết rằng mình cần phải thay đổi cách hành xử. Anh ta thể làm vậy, bắt đầu ngay ngày hôm nay, và 
như là một dấu hiệu biết ơn, anh ta xin thầy cho phép anh ta mang hành lý của của thây đi một đoạn. 
Thiên sư Ngu Đường đồng ý và hai người cùng khởi hành. Khi họ đã đi được một đoạn khá xa, Thiển 
sư Ngu Đường bảo anh ta nên trở về nhà. Nhưng người đàn ông lại xin được phép tháp tùng vị Thiển 
sư thêm một đoạn nữa. Cuối cùng họ tới làng bên cạnh, và lần nữa Thiền sư Ngu Đường bảo anh ta 
đưa túi cho mình. Người đàn ông nói là anh ta sẵn sàng tháp tùng thầy một đoạn xa hơn nữa. Lần kế 
tiếp Thiền sư Ngu Đường lại bảo anh ta đưa túi cho mình, người đàn ông gật đầu: “Con sẽ đi với thầy 
tới tận Giang Hộ.” Một khi họ đến thành phố, người đàn ông xin được thí phát và bước vào đời sống tự 
viện ở tuổi năm mươi hai. Thiền sư Ngu Đường ban cho anh ta pháp danh là Chí Đạo Vô Nan, một 
thuật ngữ tìm thấy trong Tín Tâm Minh của Tam Tổ Tăng Xán. Dòng đầu tiên của bài thơ đọc là “Chí 
đạo vô nan.”——]apanese Zen master of the Lin-Chi School. Bunan was born to a commoner family in 
Sikipahara, Mino province, where his father worked In an inn. Although he became familiar with Zen 
practice as a young man, he did not become a monk until 1654, when he was fifty-one years old. He 


2822 


was a student and dharma successor of Zen master Gudo-Kokushi (who đied in 1661) and the master of 
Zen masters Dokyo Etan and Hakuin. When he was fourteen years old, Munan accompamied his father 
to the old capital, Kyoto. Along the way, they passed throuegh regions that had been devastated during 
the civil conflicts. These sights left a lasting Iimpression on the boy, and, when he was in Kyoto, he 
made contact with Master Gudo and took up a lay practice of Zen. In the Rinza1 system, students were 
first taught “Susokkan (counting the breath).” When they achieved some degree of concentration, they 
were 1nsfructed to focus on the breath without counting. And, finally, when the student was deemed 
ready, the teacher would assign him a koan. The koan Gudo gave to the Iinn-keeper s son was taken 
from the poem writen by the Chinese Sixth Patriarch, Hui-neng: “From the beginning not a thing 
exists.” Before he could complete his Zen training, the young man had to return to Sekigahara to take 
up his duties at the family inn. Whenever Gudo was In the area he would check on the boy's progress. 
A number of decades passed In this manner. The boy grew to adulthood, married, and became his 
father's successor as inn-keeper. Over time, he fell away from his practice of Zen and acquired a taste 
for sake and gambling. Around the year 1656, Zen master Gudo was once more ¡in the region and 
stopped at the 1nn to see how his former student was doing. When he arrived, he was greeted by the 
1nn-keeper's wife who told the Zen master that her husband was out. She invited him to come In to WaIf 
for him, and, as the two sat together, they fell into easy conversation, during the course of which the 
wife confided that her husband had taken to drinking in recent years. She said, “When he drinks, he 
can become abusive. He also gambles when he has too much drink, and he always loses. Really, there 
are times when I think my children and I would be better off without him. But he's my husband--what 
can I do?” Gudo suggested, “Let me see what I can do. Ifs late. You retire and Ill wait for your 
husband. But before you leave, would you please bring me a bottle of your best sake and two cups.” 
The woman dịd as Gudo asked. Then she gathered her children together, and they retired to the 
sleeping quarters. Gudo remained in the main room of the inn, seated in meditation. Around midnipht, 
the Iinn-keeper returned home In a drunken-state and was embarrassed to find his teacher there. Gudo 
địd not reprimand him for his behavior and, 1n fact, indicated the bottle of sake set out on a table. Gudo 
1nvited the inn-keeper to share a cup with hìm, to which the man readily agreed. The two had several 
cups of wine, chatting 1dly, and eventually the inn-keeper fell asleep on the floor. When he woke up 
the next morning, he found Gudo still seated in meditation before the family shrine. Gudo noted, “You 
are awake. And 1t is time for me to return to the capital.” The man was a litle hung-over and 
humiliated that his teacher had seen him 1n such a disreputable condition. He mumbled a reply. As 
Gudo tied his sandals, he remarked, “You know, human life 1s brief and all things pass away. You 
should spend your time for other things that may be much more Iimportant. Besides, sometimes you 
bring sorrow to your family and those who depend upon you that you are not aware of.” The I1nn- 
keeper broke Into tears and admitted that he had known for some time he needed to change his 
behavior. He swore an oath to do so, starting that very day, and, as a sign of gratitude, he asked Gudo 
to allow him to carry his bags on the first stage of his Journey. Gudo agreed and the two set off. When 
they had gone a fair distance, Gudo told the man he should return home. But the man asked to be 
allowed to accompany the Zen master a little further. Eventually they arrived at the next village, and 
once again Gudo offered to take up his own bags. The man said he was willing to accompany Gudo a 
bịt further. The next trme Gudo offered to take up his bags, the man shook his head, “ITII go with you 
all the way to Edo.” Once they came to the city, the man had his head shaved and entered monastic 
life at the age of fifty-two. Gudo gave him the name Shido Munan, a phrase found in ShinJinmei (Hsin- 
hsin-ming——Clear and believing mind) of the third Chinese Patriarch, Seng-Ts°an (529-613). The first 
line of the poem reads: “The Perfect Way has no difficulties (Shido Munan).” 


2823 


2) Vô Nan: Một Tăng Sĩ Chân Chánh—A True Buddhist Monk 

Một hôm, Thiển sư Chí Đạo Vô Nan (1602-1676), tên của một Thiển Sư Nhật Bản, thượng đường dạy 
chúng, nói: “Cho dầu một người có rời bổ gia đình và sống một cách đơn giản với ba tấm y và một cái 
bát trên một tảng đá dưới cội cây, người ấy vẫn không thể được gọi là Tăng sĩ Phật giáo... Tuy vậy 
nếu người ấy nhiệt tâm muốn trở thành một Tăng sĩ chân chánh, người ấy sẽ nhận thức rằng mình có 
nhiều sự ham muốn và sở hữu một cái thân được phú cho tám mươi bốn ngàn thứ ác, trong đó năm thứ 
chủ yếu là sắc dục, lòng tham lam, sanh và tử, đố ky ganh ghét, và ham danh. Những cái ác này là thế 
gian đạo. Không dễ gì vượt qua chúng. Ngày đêm, bằng cách đạt ngộ, mấy ông nên tự mình loại bỏ 
chúng từng thứ một, do đó tự làm thanh tịnh được lấy mình.” Vô Nan (1602-1676) cho người ta một thí 
dụ về sự thay đổi trong cuộc sống mà ông mong đợi hành giả tu Thiển đạt được. Ông là bạn thân và là 
cố vấn kinh nghiệm cho Linh Mộc Chánh Tam, người đã chia xẻ ý kiến của mình trên nhiều để mục. 
Vô Nan sống một cách thanh đạm trong một lều ẩn cư chỉ với vài tiện nghỉ vật chất và qui tụ một 
nhóm nhỏ đệ tử quanh ông, những người có thể bắt chước cách sống khổ hạnh của ông. Trong số 
những người này, chỉ có một người được chỉ định làm người nối pháp của ông: Thiển Sư Chánh Thọ 
Lão Ông. Sau khi đạt ngộ, Thiển Sư Vô Nan đã trải qua một cuộc thay đổi tận gốc rễ về cách sống. 
Tuy nhiên, ông không trở thành người đương nhiệm trong hàng giáo phẩm của tông Lâm Tế. Cũng 
giống như thầy mình, Gudo, ông thừa nhận rằng truyền thống đang bị trầm trệ. Những mong muốn 
nghề nghiệp và chính trị của chư Tăng đã góp một phần lớn trong vấn đề. Ngay cả chư Tăng đã đạt 
ngộ cũng còn vướng phải tham vọng. Hệ thống huấn luyện bằng công án đã bị liên lụy; câu trả lời 
đúng có thể được mua từ những lão sư; một vài vị Tăng khám phá họ có được câu trả lời thích đáng 
không cần thiết phải có trí tuệ. Thêm vào đó, các trường của tự viện thường lôi kéo người học vào 
chuyện thích phát triển kỷ xảo trong văn chương hay mỹ thuật hơn là trong Thiển tập. Theo truyền 
thống mà nói, sự nhấn mạnh trong sự huấn luyện trong tông Lâm Tế là sự đạt ngộ, nhưng Vô Nan thừa 
nhận rằng trong khi đạt ngộ là quan trọng, tự nó không phải là cứu cánh. Ông thích nhìn thấy nó như là 
sự trợ giúp một vị Tăng cải cách bản chất của mình. Ông khẳng quyết sự đạt ngộ là chuyện tương đối 
dễ làm. Trái lại, tu tập Phật Đạo mới là khó, đặc biệt cho hành giả chưa thấy được chân tánh của 
mình —One day, Zen master Shido Munan, name of a Japanese Zen Master, entered the hall and 
addressed the assembly, saying, “Even though a man leaves his home and lives simply with his three 
robes and a bow] on a rock unđer a tree, he still cannot be called a true Buddhist monk... Yet 1f he does 
wish earnestly to become a true monk, he will realize that he has many desires and 1s possessed of a 
body which 1s endowed with eighty-four thousand evils, of which the cardinal five are sexual desire, 
cupidity, birth and death, Jealousy, and desire for fame. These evils are the way of the world. They are 
by no means easy to overcome. Day and night, by means of enlightenment or awakening, you should 
set yourself to eliminating them one after another, thus purifying yourself.” Bunan provided an 
example to others of the change In life he expected Zen practiftioners to attain. He was a close friend of 
and mentor to Suzuki Shosan, who shared his opimons on many topics. Munan lived frugally in a 
hermitage with few physical comforts and gathered a small group of disciples around him who were 
able to emulate his ascetic lifestyle. Of these, only one would be designated his heir: Dokyo Etan. 
After he achieved awakenming, Munan underwent a radical change of life-style. He dịd not, however, 
become active 1n the Rinzal hierarchy. Like his master, Gudo, he recognized that the tradiion was 
stagnating. The career and political aspirations of monks made up a large part of the problem. Even 
monks who had achieved awakening were subject to ambitions. The koan training system had been 
compromised; correct “answer” could be purchased from older monks; some monks discovered they 
had a knack for coming up with appropriate answer without necessarily having Insight. In addition, 
temple schools often drew students more 1nterested in developing skills 1n literature or the arts than in 
Zen training. Traditonally speaking, the emphasis in Rinzai traininng had been on the attainment of 
awakening, but Munan recognized that while awakening was Important, 1t was not an end in 1tself. 
Rather he saw 1t as an aid that helped the monk reform his character. Awakening, he asserted, was 


2824 


relatively easy to attain. Practicing the way of the Buddha, on the contrary, was difficult, especially for 
one who had not seen 1nfo his true nature. 


CMLXXX.Vô Ngã Tướng Kinh: The Anattalakkhana Sutta 

1)_ Khát Ái—Craving ƒor Things Begefs Sorrow 

Lòng khát ái mọi vật gây nên đau khổ—Theo kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật day: “Lòng khát ái mọi 
vật gây nên đau khổ. Khi ta yêu thích người hay vật nào, ta ước mong rằng chúng thuộc về ta và ở mãi 
bên ta. Thường chúng ta không dừng lại để suy nghĩ về bản chất của chúng và trong niềm say sưa 
nông nhiệt, chính ta không chịu nghĩ đến thực chất của chúng. Ta ước mong chúng vượt thời gian, 
nhưng thời gian lại hủy hoại mọi vật. Tuổi xuân phải nhường chỗ cho tuổi già và vẻ tươi mát của 
sương mai phải biến mất trước vầng hồng rực rỡ. Cả hai trường hợp đều diễn tả quy luật đổi thay của 
vạn hữu-——In the Anattalakkhana Sutta, the Buddha taupht: “The thirst for things begets sorrow. When 
we like persons or things, we wish that they belonged to us and were with us forever. We do not stop to 
think about their true nature or 1n our great enthusiasm refuse to think about their true nature. We 
expect them to survive time, but time devours everything. Youth must yield to old age and the 
freshness of the morning dew disappears before the rising sun. Both are expression of the natural law 
of change. 


2) Vô Ngã Tướng Kinh: Sắc Và Tam Pháp Ấn— Forms and Trilaksana 

Theo kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, sắc không phải là ngã. Vì này các Tỳ 
Kheo, nếu sắc là ngã, thì thân này sẽ không bị bệnh và chúng ta có thể nói 'ước mong sắc của ta được 
như vầy, ước mong sắc của ta không phải như vầy. Nhưng vì này các Tỳ Kheo, sắc thân không phải là 
Ngã cho nên thân này bị bệnh và chúng ta không thể nói 'ước mong cho sắc của ta được như vầy, hay 
ước mong cho sắc ta không phải như vây. Lại nữa này các Tỳ Kheo, các ông nghĩ thế nào? Sắc là 
thường hay vô thường?” Bạch Đức Thế Tôn: “Sắc là vô thường.” “Cái gì vô thường thì tạo khổ đau hay 
lạc thú?” Bạch Đức Thế Tôn: “Nó tạo khổ đau.” Vậy cái gì vô thường, khổ đau, chịu sự biến hoại thì 
có thể nào suy nghĩ theo cách này: “Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, được chăng?” Bạch 
Đức Thế Tôn: “Không thể như vậy được.” Như vậy bằng phương pháp phân tích, Đức Phật đã nhìn 
nhận sự hiện diện của khổ đau trên đời này. Ngài cho thấy rằng luyến ái mọi vật mà không có chánh 
kiến về thực chất của chúng là nguyên nhân của khổ đau. Tánh vô thường và biến đổi vốn có sẵn 
trong bản chất của vạn hữu. Đây là bản chất của chúng ta và đây là chánh kiến. Nếu chúng ta không 
chấp nhận điều này, chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhiều điều xung đột mâu thuẫn vì chúng ta không thể 
nào thay đổi được bản chất của vạn hữu và kết quả là 'niểm hy vọng xa dần khiến cho chúng ta đau 
khổ. Vậy giải pháp duy nhất là ở chỗ phải điều chỉnh quan điểm của chính mình—According to the 
Anattalakkhana Sutta, the Buddha taught: “O, Bhiksus, 1s the form not the self. If the form, o Bhiksus, 
were the self, the body would not be subJect to đisease and we should be able to say “Let my body be 
such and such a one, let my body not be such and such a one. But since this body, o Bhiksus, 1s not the 
self, therefore, the body 1s subJect to disease, and we are not able to say “Let my body be such and 
such a one, let my body not be such and such a one.'” The Buddha further said: “NÑow what do you 
think, o Bhiksus, 1s the body permanent or perishable?” “It is perishable, Lord.” The Buddha added: 
“And that which 1s perishable, does that cause pain or Joy?” “lt causes pain, Lord.” “And that which 1s 
perishable, painful, subJect to change, 1s 1t possible to regard that in this way: “Phis 1s mine, this am L, 
this 1s myself?'” “That 1s impossible, Lord.” By the method of analysis the Buddha pointed out to his 
disciples that attachment to things without a correct view as to their true nature 1s the cause of 
suffering. Impermanence and change are Inherent in the nature of all things. This 1s their true nature 
and this 1s the correct view, and as long as we are at variance with 1t, we are bound to run 1nto conflicts. 


2825 


We cannot alter or confrol the nature of things, and the result 1s disappointment or suffering. The only 
solution to this problem lies in correcting our own point of view. 


CMLXXXI.Vô Nghiệp: Wu-Yeh 

1) Mạc Vọng Tưởng Thoại—Drop Deluded Thought 

Vô Nghiệp Phần Châu là tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào cuối thế kỷ thứ VIII Ông là một nhà 
sư có thân hình tráng kiện. Bất cứ khi nào ông được người ta hỏi, ông sẽ nói: “Hãy buông bỏ vọng 
tưởng đi!”—Wu-yeh Feng-chou (Fenzhou Wuye), name of a Chinese Zen master ¡in the eighth century. 
He was a stalwart, athletic monk. Whenever Wu-yeh was asked a question, he would simply say, 
“Drop deluded thought!” 


2) Vô Nghiệp: Phật Đường Vòi Vọi Mà Không Có Phật Trong Đó!— What a Magnijficient Structure 
With No Buddha In It! 

Thiển sư Trung Hoa vào cuối thế kỷ thứ VIII. Ông là một nhà sư có thân hình tráng kiện. Một hôm, 
Phân Châu đến tìm Mã Tổ, Mã Tổ nhận xét: "Chao ôi! Một Phật đường vòi vọi mà không có Phật 
trong đó!" Vô Nghiệp làm lễ và nói: "Đối với văn học của Ba Thừa, tôi đã hơi thấu hiểu, nhưng thật 
chưa hiểu giáo lý Thiển tông, theo đó, tức Tâm tức Phật." Mã Tổ đáp: "Cái tâm không hiểu đó là 
Phật, chứ chẳng có cái nào khác." Vô Nghiệp lại hỏi: "Người ta nói Sơ Tổ mang tâm ấn mật truyển từ 
Ấn sang. Đó là cái gì?" Mã Tổ bảo: "Này, hôm nay tôi rất bận, thầy có thể đến khi khác." Vô Nghiệp 
vừa đi ra thì Mã Tổ gọi lại: "Đại đức ơi!" Vô Nghiệp quay trở lại. Mã Tổ hỏi: "Đó là cái gì?" Câu hỏi 
này đánh thức tâm trí Vô Nghiệp dậy để hiểu trọn vẹn Thiền, và Vô Nghiệp làm lễ. "Thôi gã ngu si! 
LỄ lạy mà làm gì?" Đó là những lời sau chót của Mã Tổ cho Vô Nghiệp. Điều này cho thấy Mã Tổ 
không dùng thủ đoạn hay phương pháp riêng biệt nào giúp cho tâm trí của đệ tử có thể được chín muồi 
cho chứng nghiệm. Ngài đã vì Vô Nghiệp, tùy cơ duyên mà bày tỏ Thiền bằng những đường lối thực 
tiễn nhất. Thật vậy, Thiển không phải là trò hý luận mà là một sự thực sống động, sự thực liên hệ mật 
thiết với chính sự sống. Các thiển sư thường hay lợi dụng mọi cơ hội trong đời sống hằng ngày. Trong 
trường hợp này, Mã Tổ đã dùng chính cấu trúc cơ thể của Vô Nghiệp để đánh thức ý thức của đồ đệ 
mình trước chân lý của Thiển—Wu-yeh Feng-chou was a stalwart, athletic monk. One day, when 
Feng-Chou came to Ma-tsu the latter remarked: "What a magnificient structure with no Buddha 1n it!" 
Wu-yeh made a bow and said, "As to literature of the Triple Vehicle, I have a general knowledge of It, 
but I have not yet been able to understand the teaching of Zen according to which mind 1s the Buddha.” 
Ma-tsu replied, “The mind that does not understand 1s the Buddha; there 1s no other." Wu-yeh asked 
again, "The First Patrlarch 1s said to have brought a secret message from India. What was 1t?" Ma-tsu 
said, "Monk, [am very busy Just now, you may come some other time." Wu-yeh was about to leave the 
room when the master called out, "O monk!” Wu-yeh turned back. "What 1s 1t?" the master said. Thịs 
awakened Wu-yehs mind to the full understanding of Zen, and he made his bows. "O this stupid 
fellow! What 1s the use of your making bows?” were the master's last words for Wu-yeh. This shows us 
that Ma-tsu used no special contrivance or method by which the mind of the disciple could be matured 
for the experience. As a matfer of fact, Zen 1s not a conceptual plaything with them but a vital fact 
which intimately concerned life 1tself. Zen masters usually make use of every opportumty 1n their da1ly 
life. In this case, Ma-tsu used Wu-yeh's body structure to demonstrate Zen in most practical ways for 
the sake of Wu-yeh's enlightenmernt. 


CMLXXXHI.Vô Ngoại Như Đại: Mugai Nyodai 

1) Dũng Để Thoát—A Holed Confainer 

Dũng để thoát có nghĩa là thùng lũng đáy. Thiền tông dùng từ nầy để chỉ cho cảnh giới đại ngộ, giống 
như cái thùng lủng đáy, không có cái gì còn xót lại trong đó. Ni Thiền sư Vô Ngoại Như Đại (1223- 
1298), còn được gọi là Chiyono chuyên tâm vào sự tu tập này hết ngày này qua ngày khác. Rồi, một 


2826 


buổi chiều, bà đang kéo nước trong một cái gàu cũ. Chiếc gàu và chiếc cán bằng tre đã yếu qua thời 
gian, thình lình bị tách ra khi bà đang kéo, làm nước đổ hết ra ngoài. Ngay lúc đó, Chiyono đạt ngộ. 
Mặc dầu câu chuyện về chuyện bà làm người giúp việc trong chùa chắc chắn là ngụy tác, phần gầu 
nước bị gảy dẫn đến chuyện giác ngộ của bà dường như được dựa trên kinh nghiệm thực sự của bà. Bà 
tưởng nhớ biến cố này bằng những dòng thơ: 
“Bằng cách này và cách kia 

Ta cố giữ lấy cái gàu cũ, 

Vì cán tre yếu và sắp gãy 

Khi giọt nước tận đáy tuôn ra. 

Chẳng còn nước trong gàu! 

Cũng chẳng còn trăng đáy nước!” 
A container without bottom or a holed container. Zen uses the term to indicate a realm of great 
enlightenmernt, similar to that of a holed container, nothing can stay 1n there. Nun Zen master Mugai 
was also called Chiyono, committed herself to this practice day after day. Then, one evening, she was 
fetching water in an old pail. The bucket, together with bamboo which had weakened over time, 
suddenly split as she was carrying 1t and the water spilled out. At that moment, Chiyono became 
awakening. Although the story about her time as a servant 1s certainly apocryphal, the part about the 
broken pail leading her enliphtenment seems to be based on her actual experience. She 
commemorated the event with these lines: 

“In this way and that I tried to save the old pa1l, 

Since the bamboo strip was weakening and about to break 

Until at last the bottom fell out. 

NÑo more water In the pail! 

NÑo more moon 1n the waterl” 


2) Vô Ngoại Như Đại: Tất Cả Những Việc Bạn Làm Đều Có Thể Là Tọa Thiền —AII You Do Can 
Be Your Zazen 
Vô Ngoại Như Đại, có sách viết là Vô Nhai Như Đại, là tên của một vị Ni Thiển sư Nhật Bản vào thế 
kỷ thứ XII. Một trong những đệ tử của Vô Học Tổ Nguyên Thiền Sư, là người phụ nữ đầu tiên của 
Nhật Bản đã nhận được “giấy chứng nhận giác ngộ.” Tên của bà ta là Mugai Nyodai, nhưng bà được 
nhớ đến với tên Chiyono. Bà là một thành viên của gia đình Hojo qua hôn nhân và là một người đàn 
bà có giáo dục cao. Đã từ lâu bà có sở thích với giáo pháp Phật giáo. Sau khi chồng bà qua đời và gia 
vụ đã hoàn tất, bà đến tu tập với một vị Thiển sư Trung Hoa tên Vô Học Tổ Nguyên. Sau khi hoàn tất 
việc học với Thiên sư này, bà trở thành khai sơn trụ trì của một Ni Thiền Viện quan trọng ở Đông Đô, 
đó là tự viện Keiai-ji. Theo truyền thuyết Thiền tông Nhật Bản, trước khi đến tu tập với Thiển sư Vô 
Học Tổ Nguyên, Chiyono là người tại gia giúp việc trong một ngôi chùa nhỏ, nơi có ba vị Ni đang tu 
tập Phật giáo và thường xuyên mở các thời Thiển cho Phật tử tại gia. Theo câu chuyện, Chiyono quan 
sát người ta tu tập thiển tọa và cố gắng bắt chước cách ngồi của họ trong khu nghỉ ngơi của mình, 
nhưng vì không có sự chỉ dẫn chính thức nên những gì bà có được chỉ là hai đầu gối bị đau. Cuối cùng, 
bà tới gặp vị Ni trẻ nhất và hỏi cách nào để thiền tọa. Vị Ni đáp rằng công việc của bà là làm nhiệm 
vụ của mình bằng hết khả năng của mình. Vị Ni nói tiếp: “Đó chính là thiển tọa.” Chiyono cảm thấy là 
mình đang được bảo là không nên quan tâm tới những việc ngoài chỗ mình được đặt để. Vì thế, bà 
tiếp tục hoàn thành những công việc hằng ngày của mình, phần lớn bao gồm việc đi kiếm củi và kéo 
nước từ giếng lên. Tuy nhiên, bà để ý thấy mọi người đều gia nhập với các vị Ni vào các thời thiển; vì 
thế, bà nghĩ, không có lý do gì bà không thể tham dự tu tập. Lần này bà tới hỏi vị Ni lớn tuổi nhất. Bà 
này cung cấp cho Chiyono với những lơi chỉ dẫn cơ bản, và giải thích cách ngồi, chỗ để tay, dán mắt 
vào chỗ nào, và điều hòa hơi thở. Rồi bà bảo Chiyono: “Buông xả thân tâm. Hãy nhìn từ bên trong, 
tìm xem "Tâm ở đâu?' Quan sát từ bên ngoài, và hỏi: "Tâm có thể tìm được chỗ nào?' Chỉ thế này thôi. 


2827 


Khi mà những tư tưởng khác khởi lên, hãy để cho chúng tự đi qua mà không cần phải chạy theo chúng, 
và trở lại với chuyện tìm tâm.” Chiyono cảm ơn sự trợ giúp của vị Ni lớn tuổi nhất, rồi than thở rằng 
nhiệm vụ của bà nhiều quá nên có ít thì giờ cho việc thiền tọa. “Tất cả những việc bà làm là thiển tọa 
của bà,” tiếng của vị Ni trẻ hồi sớm đang vang vọng trong bà. “Trong bất cứ sinh hoạt nào, luôn tự hỏi 
'Cái gì là tâm?' Những tư tưởng đến từ đâu? Khi nghe ai nói, đừng tập trung vào lời nói mà hãy hỏi: 'Ai 
đang nghe?' Khi thấy cái gì đó, đừng tập trung vào nó, mà hãy tự hỏi: 'Cái gì thấy?”——Mugai, name of 
a Japanese Zen Nun n the thirteenth century. One of Mugaku's students was the first Japanese woman 
to receive a certificate of “Inka.” Her Buddhist name was Mugal Nyodai, but she 1s remembered by 
her personal name, Chiyono. She was a member of the Hojo family by marriage and a well-educated 
woman. She long had an interest in the Buddha-Dharma. After her husband died and her family 
responsibilities had been fulfilled, she went to study with the Chinese master named Mugaku. After 
completing her studies with this Zen master, she became the founding abbess of the most important 
Zen temple for women 1n Kyoto, Kelai-Ji. According to the Japanese Zen legends, before coming to 
study with Mugaku, Chiyono had been a servant at a small temple where three nuns practiced 
Buddhism and hosted evening meditation sessions for the laity on a regular basis. According to this 
s(ory, Chiyono observed the people practicing zazen and tried to Imifate their sitting 1n her quarters, 
but without any formal Instruction all she acquired for her efforts were sore knees. Finally she 
approached the youngest of the nuns and asked how to do zazen. The nun replied that her duty was to 
carry out her responsibilities to the best of her abilities. ““That,” she said, “1s your zazen.” Chiyono felt 
she was being told not to concern herself with things that were beyond her station. So, she continued to 
fulfill her daily tasks, which largely consisted of fetching firewood and hauling buckets of water. She 
noficed, however, that people of all classes Joined the nuns during the meditation sessions; therefore, 
she thought there was no reason why she, too, could not practice. This time she questioned the oldest 
of the nuns. This woman provided Chiyono with basic Instruction, explained how to sit, place her 
hands, fix her eyes, and regulate her breathing. “hen, drop body and mind,” she told Chiyono. 
“Looking from within, inguire 'Where 1s mind?' Observing from without, ask, Where 1s mind to be 
found?' Only this. ÀAs other thoughts arise, let them pass without following them and return to searching 
for mind.” Chiyono thanked the nun for her assistance, then lamented that her responsibilitiles were 
such that she had litle time for formal meditation. “All you do can be your zazen,” the nun said, 
echoing what the younger nun had said earlier. “In whatever activify, continue to inquire, What 1s 
mind? Where do thoughts come from? When you hear someone speak, dont focus on the words but 
ask, instead, WVho 1s hearing?' When you see something, dont focus on 1t, but ask yourself, What 1s 
that sees?”” 


CMLXXXIHII.Vô Ngôn Thông: Wu-Yen-T"ung 

1) Bần Tăng Chưa Từng Học Thiền! —This Poor Monk Has Never Studied Zen! 

Lúc Thiển Sư Vô Ngôn Thông (?-826) về trụ trì chùa Hòa An, một hôm, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư 
Vô Ngôn Thông (2-826): "Thầy có phải là Thiền sư hay không?" Sư đáp: "Bần Tăng chưa từng học 
Thiền." Sau một hồi im lặng, Sư gọi vị Tăng và vị Tăng đáp lại. Sư chỉ về phía cây cọ. Vị Tăng không 
có câu trả lờ —When Zen master Wu-yen-T"ung became the abbot of He-An Temple, one day, a monk 
asked Zen master Wu-yen-T"ung: "Are you a Zen master or not?" Wu-yen-T"ung said, "This poor monk 
has never studied Zen." After a long silence, master Wu-yen-T"ung called out to the monk and the 
monk responded. Master Wu-yen-T"ung pointed to a palm tree, and the monk had no reply. Sometime 
later, he moved to stay at Hua An Temple in Kuang-Chou. 


2) Vô Ngôn Thông: Lại Từng Xuất Gia Chưa?— Have You Ever Really Left Home Yet? 
Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, một hôm, Thiền Sư Vô Ngôn Thông (?-826) đang lễ bái 
Phật, có một vị Thiền khách đến hỏi: "Tọa chủ đang lễ cái gì đó?" Sư đáp: "Lễ Phật." Vị Thiển khách 


2828 


chỉ vào tượng Phật hỏi: "Cái này là cái gì?" Sư không đáp được. Đêm hôm đó, với y phục chỉnh tể, Sư 
đi gặp vị Thiển khách, lễ bái xong Sư bèn hỏi: "Điều ngài hỏi ban sáng chưa biết ý chỉ như thế nào?" 
Thiên khách hỏi: "Tọa chủ từ khi xuất gia đến nay được mấy hạ?" Sư thưa: "Mười hạ." Thiền khách 
hỏi: "Lại từng xuất gia chưa?" Sư trở nên hoang mang hơn. Thiển khách bảo: "Nếu ngay cả việc này 
mà ông cũng không hiểu, thì dù có trăm hạ cũng chẳng lợi ích gì?" Sau đó vị Thiển khách này khuyên 
sư nên đến tìm gặp Mã Tổ, nhưng khi đến Giang Tây thì Mã Tổ đã viên tịch. Sư tìm gặp Bách Trượng 
Hoài Hải xin làm đệ tử. Bấy giờ có một vị Tăng hỏi Thiền sư Bách Trượng: "Thế nào là pháp môn 
đốn ngộ của Đại Thừa?" Bách Trượng đáp: "Đất tâm trống không, trời tuệ tự chiếu." Ngay những lời 
này Vô Ngôn Thông tỉnh ngộ—According to the Records of the Transmission of the Lamp (Ch'uan- 
Teng-Lu), Volume IX, one day, Zen master Wu-Yun-Tung paid homage to the Buddha, a Zen master 
asked him, "Venerable, what are you paying homage to?” Tung said, "To the Buddha." The Zen 
master pointed to the Buddha Iimage and said, "But what 1s this one?" Tung could not reply. That night 
he went to meet to Zen master with full formal deportment. After bowing the Zen master, Tung said, 
"What was the meaning of what you asked me this morning?" The Zen master asked, "How many 
summers since you left home?" Tung said, "Ten summers." The Zen master said, "Have you ever 
really left home yet?" Trung became even more confused. The Zen master said, "IÝ you cant 
understand even this, what 1s the use of leaving home for a hundred summers?” Later, this Zen master 
recommended him to go to see Ma-Tsu; however, when he arrived at Ma-Tsuˆs Temple in Kiang-hsi, 
Ma-Tsu already passed away. He came to see Pai-Chang and Insisted to be his disciple. When Tung 
was at Pai-changs Temple, there was a monk who asked Zen master Pai-chang, "What 1s the sudden 
enlightenment of the Great Vehicle?" Pai-chang said, "When the mind-ground 1s empty, the sun of 
wIsdom naturally shines." At these words, T"ung attained awakening. 


3) Vô Ngôn Thông: Lấy Tâm Truyền Tâm, Không Truyền Y Bát—Direct Transmission from Mind 
to Mind, Not Handling Down the Robe and Bowl 
Vô Ngôn Thông là một trong những thiển sư người Trung Hoa, nhưng nổi tiếng tại Việt Nam vào cuối 
thế kỷ thứ tám. Sư là sơ tổ của phái thiển Vô Ngôn Thông ở Việt Nam. Trước khi đến Việt Nam, có 
người khuyên sư nên đến tìm gặp Mã Tổ, nhưng khi đến nơi thì Mã Tổ đã viên tịch. Sư ầm gặp Bách 
Trượng Hoài Hải xin làm đệ tử. Sau sư về trụ trì chùa Hòa An. Sau đó sư sang Việt Nam vào khoảng 
năm 820, trụ tại chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây sư diện bích suốt mấy năm mà 
không ai hay biết, duy chỉ có Thiển sư Cảm Thành, vị trụ trì của chùa Kiến Sơ biết được nên rất cảm 
phục và tôn thờ làm Thầy. Trước khi thị tịch, ngài gọi Cảm Thành lại căn dặn: “Xưa Đức Phật xuất 
hiện vì một đại sự nhân duyên là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Trước khi nhập Niết 
Bàn, Ngài đã đem Chánh Pháp Nhãn truyền trao lại cho một trong những đại đệ tử cửa ngài là Tôn giả 
Ma Ha Ca Diếp. Tổ tổ truyền nhau từ đời nầy sang đời khác. Đến Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung 
Hoa truyền tâm ấn cho Tổ Huệ Khả, rồi Tổ Huệ Khả truyền cho Tổ Tăng Xán, Tổ Tăng Xán truyền 
cho Tổ Đạo Tín, Tổ Đạo Tín truyền cho Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, rồi Lục Tổ Huệ Năng, Tổ Nam Nhạc 
Hoài Nhượng, Mã Tổ, Bách Trượng. Tổ Bách Trượng đã truyền tâm ấn cho ta. Nay ông phải vì đời sau 
mà hoằng dương Chánh Pháp cho thế hệ nối tiếp.” Khi Sơ Tổ Đạt Ma mới đến, vì người đời chưa biết 
tin, nên lấy sự truyền y bát để làm rõ việc đắc pháp. Nay đức tin đã chín muỗi, thì y bát chỉ là đầu mối 
của tranh chấp, phải dừng lại ở nơi ông, không nên truyền nữa. Từ đó, lấy tâm truyền tâm, không 
truyền y bát. Bấy giờ Nam Nhạc Hoài Nhượng đầu tiên được tâm truyễn, rồi Hoài Nhượng trao lại cho 
Mã Tổ, Mã Tổ lại trao cho Bách Trượng Hoài Hải. Lão Tăng nhờ ở Bách Trượng mà được tâm pháp 
đó. Lâu nghe phương này hâm mộ Đại Thừa cũng nhiều, nên lão Tăng xuôi Nam để tìm thiện tri thức. 
Nay gặp được ngươi, ấy bởi duyên xưa." Hãy lắng nghe ta nói kệ: 
“Chư phương hạo hạo 
Vọng tự huyên truyền 
Vị ngô thủy tổ 


2829 


Thân tự Tây thiên 

Truyền pháp nhãn tạng 

Mục vi chỉ thiển 

Nhất hoa ngũ diệp 

Chúng tử miên miên. 

Tiểm phù mật ngữ 

Thiên vạn hữu duyên 

Hàm vị tâm tông 

Thanh tịnh bản nhiên. 

Tây thiên thử độ 

Thử độ Tây thiên 

Cổ kim nhật nguyệt 

Cổ kim sơn xuyên. 

Xúc đồ thành trệ 

Phật tổ thành oan 

Sai chi hào ly 

Thất chi bách thiên. 

Nhữ thiện quán sát 

Mạc trám nhi tôn 

Trực nhiêu vấn ngã 

Ngã bổn vô ngôn.” 
(Các nơi đồn đại, dối tự huyên truyền, rằng Thủy Tổ ta, gốc từ Tây thiên. Truyền pháp Nhãn tạng, gọi 
đó là Thiển, một hoa năm cánh, hạt giống liên miên. Thầm hợp lời mật, muôn ngàn có duyên, đều gọi 
tâm tông, thanh tịnh bản nhiên. Tây thiên cõi này, cõi này Tây thiên, xưa nay nhật nguyệt, xưa nay núi 
sông. Chạm đến thành trệ, Phật tổ thành oan, sai đó hào ly, mất đó trăm ngàn. Ngươi khéo quán sát, 
chớ lừa cháu con, ngay như hỏi ta, ta vốn không lời). Trong Thiển, tâm truyền tâm từ một vị Thây 
Thiển qua sự tiếp xúc cá nhân, chứ không qua văn tự, như cách truyền Phật Tâm trong nhà Thiền. Kỳ 
thật, không có sự thật về chuyện truyễển thừa nầy; tuy nhiên, một vị thầy có thể ấn chứng về sự thành 
tựu giác ngộ bằng chứng nghiệm khả năng của đệ tử mình. Truyễển tâm ấn là điều hằng có trong mọi 
lúc. Nếu một vị đệ tử quan sát sâu sắc vào cách đi, cách ăn, cách nói, và những hành hoạt trong từng cử 
chỉ của vị thầy trong cuộc sống hằng ngày, sự trao truyền tâm ấn có thể xảy ra một cách liên tục. Tâm 
ấn thật sự trong từng khoảnh khắc đều sẵn dành cho từng đệ tử. Đây mới chính là Thiển chân chính, 
không phải Thiền trong sách vở, nhưng mà là một thực tế sống động của sự tương quan giữa thầy trò và 
trong cuộc sống hằng ngày. Vị thầy không trao truyền sự giác ngộ của chính mình cho đệ tử theo kiểu 
này. Ông ta chỉ giúp cho đệ tử chứng nghiệm được giác ngộ vốn dĩ đã có mặt trong người đệ tử. Cụm từ 
"truyền tâm ấn" chủ yếu chỉ là tượng trưng. Tâm ấn, như một thực thể tự tại hay chân như biểu lộ bản 
tánh giác ngộ hay Phật tánh. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng mọi chúng sanh đều có tánh giác 
ngộ. Do đó, tâm ấn vốn dĩ đã có trong từng người và không cần phải được ai trao truyền. Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi, người sáng lập ra một dòng Thiển mang tên mình ở Việt Nam, đã dạy đệ tử Pháp Hiền: "Tâm ấn 
của Phật là một thực thể tự tại. Không có cái gì có thể được thêm vào, không có cái gì có thể tổn tại 
bên ngoài. Không ai chiếm được, mà cũng không ai đánh mất. Tâm ấn vốn không thường hằng mà 
cũng không vô thường, không được tạo dựng mà cũng không bị hủy diệt, không giống mà cũng không 
khác. Nó được gọi là 'Tâm ấn' như một phương tiện thiện xảo mà thôi." Trong Thiển, Dĩ Tâm Truyền 
Tâm là truyền thẳng từ tâm qua tâm bằng trực giác, đối lại với lấy văn tự mà truyền pháp. Thiền pháp 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp xúc cá nhân trong quá trình truyền dạy giữa thiển sư và môn 
đệ hơn là việc nghiên cứu kinh văn. Chính vì vậy mà các thiển giả Nhật Bản ở thời kỳ đầu có khuynh 
hướng học tiếng Trung Hoa hay ít nhất học viết được Hán tự với mức độ thông thạo đủ để thực hiện bút 
đàm với các vị sư Trung Hoa. Trong khi đó, Truyền Y Bát chỉ một Thiển sư đã thừa nhận một đệ tử là 


2830 


người thừa kế Pháp hay Pháp tử. Sự truyền thừa y áo từ một vị thây tiêu biểu rằng người đệ tử đã nắm 
bắt được giáo pháp và có đủ phẩm chất để giảng dạy giáo pháp đó. Thật vậy, trong câu truyện này, tự 
cái tên của Thiển sư Vô Ngôn Thông cũng đã mang ý nghĩa “hiểu biết không qua lời nói”. Hành giả 
chân thuần đừng nói, đừng rằng, mà hãy tự tu và tự chứng, thế thôi!—Wu Yuen Tung was one of the 
most outstanding Chinese monks; however, he was famous in Vietnam ¡in the end of the eightth 
century. He was the founder of the Vô Ngôn Thông Zen Sect in Vietnam. Before going to Vietnam, 
Someone recommended him to go to see Ma-Tsu; however, when he arrived at Ma-Tsuˆs Temple, Ma- 
Tsu already passed away. He came to see Pai-Chang and insisted to be his disciple. Sometime later, he 
moved to sfay at Hòa An temple in Kuang-Chou. In 820, he came to Vietnam and stayed at Kien So 
Temple. There he sat in meditation with face to a wall for several years, but nobody knew his practice 
except Cảm Thành, the abbot of Kiến Sơ Temple. Cảm Thành respected and honored him to be his 
master. Before passing away, he called Cảm Thành to his side and advised: “For the sake of a great 
cause, the Buddha appeared, for the changing beings from 1Ìlusion into enlightenment. Before entering 
1nto Nirvana, he transmitted the right Dharma eye treasury (something that contains and preserves the 
ripht experience of reality) to one of his great disciples, Maha-Kasyapa. Patriarchs contnued to 
transmit generation after generation. When Patriarch Bodhidharma came to China from India, he 
transmtted the Mind-seal to Hui-K”o, from Hui-K”o to Seng-Ts”an, from Seng-Ts°an to T”ao-Hsin, 
from T”ao-Hsin to Hung-Jung, from Hung-Jung to Hui-Neng, from Hui-Neng to Nan-Yueh-Huai-Jang, 
from Nan-Yueh-Huai-]ang to Ma-Tsu, from Ma-Tsu to Pai-Chang. I received the mind-seal from PaI- 
Chang, and now Ï Just want to transmit 1t to you. Please keep expanding the Correct Dharma to the next 
generation.” One day, Zen master Wu-yen-tung said to Cam Thanh: "In the old days, the Buddha 
appeared 1n the world for the sake of a great cause. After finishing his teaching on the transformation 
of the living, he entered Nirvana. Such wondrous mind 1s called treasury of the eye of the true dharma 
(correct law eye-treasury), true marks are no marks (reality 1s nullity), the method of samadhi. The 
Buddha personally entrusted 1t to Mahakasyapa, who became the first patriarch of Zen. lí was handed 
on generation after generation until 1t reached the twenty-eighth patriarch Bodhidharma. Bodhidharma, 
then, went to China to transmit this Dharma. Ít was passed along until it reached the Sixth Patriarch 
Hui-neng, who received 1t from the Fifth Patriarch. When Bodhidharma first came to China, people did 
not recognize him, so he started the practice of transmitting the patrlarchal robe and bowl to the 
successor who had received the Dharma. Later, when people's faith had been solid, the robe and bowl 
became an object of contention, so the Flifth Patriarch told the Sixth Patriarch to let it stop with him 
and not to pass down robe and bowl any more. Thenceforth it became a đirect transmission from mind 
to mind without handling down the robe and bowl. Zen master Nan-yueh Huai-Jang (677-744) first got 
the Sixth Patriarchs transmission. Nan-yueh passed 1t along to Ma-tsu Tao-1. Ma-tfsu transmitted 1t to 
Pai-chang Huai-hai. I received this Mind-Dharma from my late master Pai-chang. I had long heard that 
1n the South people respected the Great Vehicle. Therefore, I came to the south to search for people 
who TI could entrust and transmit the Dharma. Now I have met you, this 1s due to previous conditioned 
kinks. Listen to my verse: 
“People elsewhere rumor, 

Falsely say our Patriarch came from the West. 

To transmit the Eye- Treasure Dharma 

And to name 1t Zen. 

A flower with fove petals, 

And countless seeds. 

People have fathomed the secret words, 

With thousands of auspices, 

Practiced the teachings of mind, 

And realized the originally spontaneous purIty. 


2831 


The West 1s this land, 

Thịs land 1s the West, 

Formerly and now, the sun and the moon; 

Formerly and now, the mountain and the river. 

]t is wrong to touch the mind, 

Thus the Buddha w¡ill be misunderstood, 

Such a tiny mistake, 

Leads to hundreds, thousands of losses. 

You should observe skillfully, 

Not to deceive future generations, 

Even you ask me, 

I originally have no words.” 
In Zen, mind-to-mind transmission, menfal transmission, or to pass from mind to mind, from a Zen 
master to his disciples by personal contact without using the words. To transmit the mind of Buddha as 
1n the Intuitional school. Transmission of the Heart-Seal of the Buddha Seal of mind. As a matter of 
fact, there 1s no truth to transmit; however, a master can seal his pupil”s achievement of enlightenment 
by testing and approving 1t as true. The authentic mind seal 1s transmifted in every momernt. If the 
disciple deeply observes the way the master walks, eats, speaks, and performs each act of daily life, 
transmission can take place continuously. The ceremony of transmission 1s Just a formality. True 
transmission 1s available to each disciple in every momernt. This 1s real Zen, not Just in books but in the 
living reality of relationships and daily life. The master does not transmit his own awakeming to the 
disciple as such. He only helps him realize the awakening already present within him. The expression 
to "transmit the mind seal” 1s essentially symbolic. The mind seal, as reality 1n itself or tathata, 
expresses the nature of awakening or Buddhata. Zen practitioners should always remember that all 
living beings possess the nature of awakening. Therefore, the mind seal 1s already present in each 
person and does not need to be transmitted. Vinitaruci, founder of the Vietnamese Zen sect that carries 
his name, spoke thus to his disciple Phap Hien: “The mind seal of the Buddha 1s reality 1tself. Nothing 
can be added to it, nothing can exist outside of 1t. One does not get 1t, one does not lose 1t. It 1s neither 
permanent nor Impermanent, created nor destroyed, similar nor đifferent. It 1s called a Tmnind seal' only 
as a skillful means." In Zen, with the mind transmitting the mind, as contrasted with the wriftten word. 
Direct transmission from mind to mind (the intuitive principle of the Zen or Intuiive school). Zen 
Sfresses the Importance of personal contact betweenmaster and disciple rather than the study of wriften 
texts. Thus, early Japanese monks had a strong Incentive to learn to speak Chinese, or at least to write 
the colloquial language with sufficient fluency to be able to carry on "brush talk' with their masters. 
While, transmission of robe and bowl Iindicates that a Zen master (Roshi) has recognized a particular 
disciple as his dharma-successor (Hassu). The passing on of the masterˆs robe symbolizes that the 
disciple has grasped the essence of the teaching and 1s qualified to teach. As a matter of fact, in this 
s(ory, the name “Vo Ngon Thong” 1tself means “Understanding without any words'. Devout 
practitioners try not to say anything, try not to say a word, but try to practice and try to attain a self- 
realization. That”s all we need to do! 


4) Vô Ngôn Thông: Nghe Ngôn Thuyết Hay Kinh Nghiệm Tự Thân?— Listening to the Talks and 
Discourses or Paractice Through (Qwn Experience 

Thiền Sư Vô Ngôn Thông (?-826) sang Việt Nam vào khoảng năm 820, trụ tại chùa Kiến Sơ, làng Phù 

Đổng, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây sư diện bích suốt mấy năm mà không ai hay biết, duy chỉ có Thiển sư 

Cảm Thành, vị trụ trì của chùa Kiến Sơ biết được nên rất cảm phục và tôn thờ làm Thầy. Sư thường 

nhắc nhở đệ tử: “Không phải do nghe những ngôn thuyết và chương cú mà được pháp Nhãn Tạng hay 

được hiện chứng. Ngược lại, hành giả cần phải tu tập và chỉ qua kinh nghiệm tự thân mới có thể thấy 


2832 


suốt thể tánh chân thật của các pháp mà được pháp Nhãn tạng hay hiện chứng. Chính vì vậy mà chư 
Tổ xưa đã nói nhiều về “Tâm tông Biệt truyễển,` bất lập văn tự mà dùng tâm truyền tâm trong truyền 
thống nhà Thiển. Nghĩa là các ngài truyền xuống đời sau những lời dạy từ tâm nầy qua tâm kia chứ 
không bằng lời. Hành giả nên luôn nhớ rằng trực giác là sự liên hệ trực tiếp với tâm linh của nhà 
Thiển. Theo truyền thuyết Phật giáo thì sự truyền thụ riêng biệt bên ngoài các kinh điển đã được bắt 
đầu ngay từ thời Phật Thích ca với thời thuyết giảng trên đỉnh Linh Thứu. Trước một nhóm đông đồ 
đệ, Phật chỉ giơ cao một bông sen mà không nói một lời nào. Chỉ có đệ tử Đại Ca Diếp bỗng đại ngộ, 
hiểu được ý Phật và mỉm cười. Sau đó Phật đã gọi Đại Ca Diếp, một đệ tử vừa giác ngộ của Ngài. Ca 
Diếp cũng chính là vị trưởng lão đầu tiên của dòng thiền Ấn độ.”—In 820, Zen master Wu-Yun-T'ung 
came to Vietnam and stayed at Kien So Temple. There he sat in meditation with face to a wall for 
several years, but nobody knew his practice except Cảm Thành, the abbot of Kiến Sơ Temple. Cảm 
Thành respected and honored him to be his master. He always reminded his disciples: “One does not 
attain the Eye-Treasure or self-realization by listening to the talks and discourses. Ôn the contrary, 
practitioner must practice and only through own experlence, one can see I1ntimately 1nto the truth and 
reality of all things in order to attain the Eye-Treasure or self-realization. Thus, the ancient Patriarchs 
talked a lot about “Mind-to-mind speclal transmission'. It 1s to say, they passed on to the next 
øenerations the teachings from mind to mind without writing. Practiioners should always remember 
that Intuition 1s relating to đirect menfal vision of the Zen School. According to a Buddhist legend, the 
special transmission outside the orthodox teaching began with the famous discourse of Buddha 
Sakyamum on Vulture Peak Mountain (Gridhrakuta). At that time, surrounded by a crowd of disciples 
who had assembled to hear him expound the teaching. The Buddha dịd not say anything but holding up 
a lotus flower. Only Kashyapa understood and smiled. As a result of his master, he suddenly 
experienced a break through to enlightened vision and grasped the essence of the Buddhaˆs teaching 
on the spot. The Buddha confirmed Mahakashyapa as his enlightened student. Mahakashyapa was 
also the first patriarch of the Indian Zen.” 


3) Vô Ngôn Thông Và Ngưỡng Sơn Huệ Tịch— Wu-Yen-T'ung and Yang-Shan Hui-Chỉ 

Thiền Sư Vô Ngôn Thông (?-826) là một trong những thiển sư người Trung Hoa, gốc Quảng Châu, họ 
Trịnh, nhưng nổi tiếng tại Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ tám. Sư là sơ tổ của phái thiển Vô Ngôn 
Thông ở Việt Nam. Từ nhỏ Sư đã sùng mộ đạo Phật và không màng đến gia sản. Sư vào chùa Song 
Lâm ở Vũ Châu để bắt đầu cuộc sống tu hành. Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển IX, Sư là 
người rộng lượng, sâu sắc, và ít nói. Sư nhận biết thực tính của mọi việc một cách lặng lẽ, nên người 
đương thời gọi Sư là Vô Ngôn Thông, có nghĩa là Vô Ngôn Thực Chứng. Khi Ngưỡng Sơn Huệ Tịch 
còn là một Sa di, một hôm, Thiền Sư Vô Ngôn Thông (2-826) gọi: "Huệ Tịch, đem cái giường lại đây 
cho lão Tăng." Ngưỡng Sơn mang cái giường đến. Sư lại bảo: "Mang lại chỗ cũ." Ngưỡng Sơn vâng 
lời. Sư lại hỏi: "Huệ Tịch, bên này có cái gì?" Ngưỡng Sơn đáp: "Không vật gì." Sư lại hỏi: "Còn bên 
kia?" Ngưỡng Sơn cũng đáp: "Không vật gì." Sư lại gọi Ngưỡng Sơn: "Huệ Tịch con!" Ngưỡng Sơn 
thưa: "Dạ!" Sư bảo: "Đi đi!" He was one of the most outstanding Chinese monks, originally from 
Kuang-chou, his family name was Cheng; however, he was famous in Vietnam ¡n the end of the 
eiphtth century. He was the founder of the Vô Ngôn Thông Zen Sect in Vietnam. He respected 
Buddhism since he was young, and did not care much to the family property. He entered at Shuang-lin 
Temple in Wu-chou to begin his religious life. According to the Records of the Transmission of the 
Lamp (Chˆuan-Teng-Lu), Volume IX, he was generous, profound, and a man offew words. He silently 
comprehended and realized the true nature of things, so his contemporaries called him Wu-Yen-T"ung, 
which means "Wordless Realization." When Yang-shan was still a novice, one day, Zen master Wu- 
yen-T'ung called out to him: "Hui-chi, move the bed over here for me." Yang-shan moved the bed over 
to him. The master said: "Now put 1t back to 1ts old place." Yang-shan obeyed and did as he was told. 
The master again ask: "Hui-chi, what 1s there over here?” Yang-shan said, "Nothing." The master 


2833 


asked again: "What 1s there over there?" Yang-shan said: "Nothing." The master called out Yang-shan: 
"Hui-chi!" Yang-shan said, "Yes, master." The master said, "Go away." 


6)_ Vô Ngôn Thông: Tâm Không Chỗ Sinh, Pháp Không Chỗ Trụ— Mind Is Uncreated, Phenomena 
Haye No Place to Abide 
Trước khi thị tịch, Thiển Sư Vô Ngôn Thông (?-826) gọi Cảm Thành lại căn dặn: “Xưa Đức Phật xuất 
hiện vì một đại sự nhân duyên là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật. Trước khi nhập Niết 
Bàn, Ngài đã đem Chánh Pháp Nhãn truyền trao lại cho một trong những đại đệ tử của ngài là Tôn giả 
Ma Ha Ca Diếp. Tổ tổ truyền nhau từ đời nây sang đời khác. Đến Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung 
Hoa truyền tâm ấn cho Tổ Huệ Khả, rồi Tổ Huệ Khả truyền cho Tổ Tăng Xán, Tổ Tăng Xán truyền 
cho Tổ Đạo Tín, Tổ Đạo Tín truyền cho Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, rồi Lục Tổ Huệ Năng, Tổ Nam Nhạc 
Hoài Nhượng, Mã Tổ, Bách Trượng. Tổ Bách Trượng đã truyền tâm ấn cho ta. Nay ông phải vì đời sau 
mà hoằng dương Chánh Pháp cho thế hệ nối tiếp.” Sư lại nói tiếp: Và ông phải nên luôn nhớ rằng 
ngày xưa, Tổ ta là Thiền Sư Nam Nhạc Hoài Nhượng đã dạy như thế này khi ngài sắp thị tịch: 
"Tất cả các pháp 
Đầu từ tâm sinh 
Tâm không chỗ sinh 
Pháp không chỗ trụ 
Nếu đạt đất tâm 
Chỗ làm không ngại 
Không gặp thiện căn 
Cẩn thận chớ nói." 
Thật vậy, đúng như lời chỉ dạy của Thiền sư Vô Ngôn Thông, sự chiếu sáng tuyệt vời của tâm Phật 
bất sinh thích nghi một cách hoàn hảo với mọi hoàn cảnh bất chợt; và Pháp có nghĩa là thực tại tối hậu 
bất sinh bất diệt, nó vừa siêu việt vừa ở bên trong thế giới, và cũng là luật chi phối thế giới—Before 
passing away, Zen master Wu-Yun-T"ung called Cảm Thành to his side and advised: “Eor the sake of a 
øreat cause, the Buddha appeared, for the changing beings from 1llusion into enlightenment. Before 
entering into Nirvana, he transmitted the right Dharma eye treasury (something that contains and 
preserves the right experience of reality) to one of his great disciples, Maha-Kasyapa. Patriarchs 
confinued to transmit generation after generation. When Patriarch Bodhidharma came to China from 
India, he transmitted the Mind-seal to Hui-K”o, from Hui-K”o to Seng-Tsˆ°an, from Seng-Ts”an to T”ao- 
Hsin, from Tao-Hsin to Hung-Jung, from Hung-Jung to Hui-Neng, from Hui-Neng to Nan-Yueh-Huai- 
Jang, from Nan-Yueh-Huai-Jang to Ma-Tsu, from Ma-Tsu to Pai-Chang. I received the mind-seal from 
Pai-Chang, and now Ï Just want to transmit 1t to you. Please keep expanding the Correct Dharma to the 
next generation.” He continued to say: And you should always remember that in old days our ancestral 
master Nan-yueh Huai-jJang taught this when he passed away: 
"All phenomena are born from mind 
Once mind 1s uncreated 
Phenomena have no place to abide. 
If you realized the mind ground, 
'Your actions are unobstructed. 
Unless you meet someone with goodrootfs, 
Be careful when admitting anyone to the Dharma." 
As a matter of fact, 1s exactly ripht as Zen master Wu Yen Tungs teaching, the marvellous 
1llumination of the unborn Buddha-mind deals perfectly with every possible situation; and Dharma In 
the sense of one ultimate reality which 1s unborn and undying things, 1t 1s both transcendent and 
1mmanernt to the world, and also the governing law within 1t. 


2834 


CMLXXXIV. Vô Quan Phổ Môn Và Nam Thiền Tự— Fumon and Nanzen Monastery 

Nam Thiên Tự thuộc phái Lâm Tế, Phật giáo Nhật Bản, được Thiên sư Vô Quan Phổ Môn khai sáng 
vào thế kỷ thứ XI. Đây là một trong những tu viện Thiển quan trọng nhất ở Kyoto. Lúc đầu, đây là 
chỗ của hoàng đế thoái vị Kameyama. Năm 1293, ngài sai sửa khu nhà cửa và biến nó thành một 
thiển viện. Nam Thiển Tự không thuộc hệ thống tu viện Năm Núi' ở Kyoto, nhưng được một sắc chỉ 
của tướng quân đặt nó lên trên hệ thống tu viện 'Năm Núi'. Nam Thiền Tự cũng nổi tiếng về phong 
cảnh của nó. Hiện nay, Nam Thiên Tự là một trong những tự viện Nhật Bản hiện vẫn còn đào tạo các 
thiển sư theo truyền thống chính thống của Thiên. Thiền phái Nam Thiển Tự là một trong những 
nhánh thiển quan trọng nhất trong trường phái Lâm Tế ở Nhật Bản. Phái này do Thiển sư Vô Quan 
Phổ Môn khai sáng vào thế kỷ thứ XIIL Hiện nay phái này có khoảng 427 ngôi tự viện trên khắp Nhật 
Bản—Name of a monastery of the Japanese Rinzai school, founded by Zen master Mukan Fumon. 
This 1s one of the most Important Zen monasteries of Kyoto, originally the country seat of the 
abdicated emperor Kameyama. In 1293 he had it changed to a Zen monastery, Nanzen-jJi did not 
belong to the Five Mountains of Kyoto; rather by decree of the shogunate 1t was placed above the 
Gosan. It 1s also known for 1ts landscape garden. At the present time, The Nanzen-ji is one of the few 
Japanese monasteries in which monks are still trained today 1n the authentic Zen tradition. Nanzenji 
branch, founded by Zen master Mukan Fumon (1212-1291) in the thirteenth century. This 1s one of the 
most important branches from Lin-Chi school in Japan. Up to now, this branch has about 427 temples 
throughout Japan. 


CMLXXXYV.Vô Trú: Sa Thạch Tập— Muja Dôgyo: Shaseki-shñ 

Sa Thạch Tập là tên của một bộ luận "Góp Nhặt Cát Đá" của Nhật Bản gồm mười chương, được 
Thiển sư Lâm Tế Nhật Bản là Vô Trú biên soạn và hoàn thành vào năm 1283. Nội dung văn bản chứa 
đựng những câu chuyện Phật giáo. Robert E. Morrell đã xuất bản bản dịch tiếng Anh, do nhà xuất bẩn 
Sunny Press phát hành vào năm 1985—Collection of Sand and Stone, name of a Japanese work of 
commenfary In ten sections compiled by the Japanese Rinzai monk Mujâ Dôgyô (1226-1313) and 
completed in 1283. The text contains a series of popular Buddhist storles. Robert E. Morrell has 
published an English translation under the tifle "Sand and Pebbles," Sunny Press, 1985. 


CMLXXXYVT.Vô Trụ: Wu-chu 

1) Tâm Sư Học Đạo— To Look for a Teacher for Guidance 

Thiển Sư Vô Trụ (714-774), tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thời nhà Đường (618-907). Vào 
đầu hậu bán thế kỷ thứ tám, Thiển sư Vô Trụ đã khai sáng dòng Thiển Bảo Đường. Hòa Thượng Vô 
Trụ là người ở Mi Huyền, Phụng Tương, phía tây Trường An. Sư họ Lý, pháp danh Vô Trụ. Về ưu 
điểm, Sư vượt trội hơn những người khác. Sư là một nhà võ thuật chuyên nghiệp. Một lần, tình cờ Sư 
gặp cư sĩ Trần Sở Chương, người không rõ nguồn gốc. Người đương thời cho rằng cư sĩ là hiện thân 
của Ngài Duy Ma Cật. Cư sĩ Trần tuyên thuyết đốn giáo. Vào cái hôm mà Hòa Thượng Vô Trụ gặp cư 
sĩ, hai người hợp nhau một cách thân tình và kết thân từ đó, và cư sĩ Trần đã âm thâm truyền tâm 
pháp... Trong khoảng từ ba đến năm năm, Vô Trụ tiến hành pháp tu của cư sĩ. Trong những năm Thiên 
Bảo (742-756) Sư tình cờ nghe nói về Hòa Thượng Minh của Đáo Thứ Sơn ở Phạm Dương, nằm về 
phía bắc tỉnh Hà Bắc ngày nay, Hòa Thượng Thần Hội của Đông Đô vùng Lạc Dương, và Hòa Thượng 
Tự Tại ở quận Thái Nguyên trong tỉnh Sơn Tây ngày nay, tất cả đều là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, 
người nói pháp đốn giáo. Lúc ấy Vô Trụ vẫn chưa xuất gia. Sau đó, Sư đi đến Thái Nguyên để tham 
bái Hòa Thượng Tự Tại. Vô Trụ từ bổ con đường mình đã đi trước đây, và rồi cạo tóc đắp y. Sau khi 
thọ cụ túc giới vào năm 749, Sư từ giả thây mình là Hòa Thượng Tự Tại để đi nhập hạ tại chùa Thanh 
Lương trên Ngũ Đài Sơn. Sư nghe thuyết giảng về các oai nghi của Hòa Thượng Minh trên Đáo Thứ 
Sơn và ẩn ý các pháp của Hòa Thượng Thần Hội. Từ khi Sư lãnh hội được nghĩa lý của các vị này rồi, 
Sư không đến tham bái và lễ kính riêng. Ở hết mùa an cư kiết hạ năm 750, Sư xuống núi và đi đến 


2835 


Tây đô Trường An. Sư qua lại giữa hai chùa An Quốc và Sùng Thánh. Năm 751 Sư đi đến Linh Châu ở 
phương Bắc và trụ lại hai năm tại Hạ Lam Sơn, phía bắc Linh Châu. Một hôm, có một vị thương nhân 
tên Tào Hoài đến hỏi: "Hòa Thượng có từng đến Kiếm Nam để gặp Hòa Thượng Kim chưa?" Sư đáp: 
"Lão Tăng không biết ông ấy." Tào Hoài nói: "Mặt của Hòa Thượng giống mặt của Hòa Thượng 
Kim." Sư hỏi Tào Hoài: "Vì ông đã đến Kiếm Nam, vậy Hòa Thượng Kim nói những giáo pháp gì?" 
Tào Hoài nói: "Ngài ấy nói pháp vô ức, ức niệm và mạc vong." Sau cuộc nói chuyện này, Sư đi Kiếm 
Nam và lễ bái Hòa Thượng Kim. Tháng ba năm 759, Sư đến chùa Tịnh Chúng ở Thành Đô. Thoạt 
tiên, Sư gặp Hòa Thượng An Kiến, sau đó Sư gặp Hòa Thượng Kim. Khi thấy Sư, Hòa Thượng Kim 
hài lòng một cách khác thường. Trong lễ thọ giới ba ngày, Hòa Thượng Kim luôn bảo Sư: "Tại sao ông 
không đi vào núi đi? Ở lại đây lâu có lợi ích gì?" Hết thấy hội chúng đều bảo Sư: "Hòa Thượng Kim 
chưa bao giờ nói như thế trước đây. Tại sao Ngài lại bất ngờ nói lên những lời ấy?" Sau khi nghe được 
những lời này, Hòa Thượng Vô Trụ đi vào trong núi, nơi Sư tu tập tỉnh thức và đạt được cảnh giới tự 
chứng. Mặc dầu Thiền Sư Vô Trụ nhận Hòa Thượng Kim là thầy, nhưng theo Thiển Sư Khuê Phong 
Tông Mật thì rõ ràng Hòa Thượng Kim và Vô Trụ thuộc hai dòng Thiền khác nhau, Hòa Thượng Kim 
thuộc phái Tịnh Chúng trong khi Vô Trụ lại thuộc phái Bảo Đường. Trong quyển Lịch Đại Pháp Bảo 
Ký, Thiền Sư Tông Mật chỉ kể rằng Vô Trụ thọ giới ở một trong những chúng hội của Hòa Thượng 
Kim. Tuy nhiên, Trung Hoa Truyền Tâm Địa Thiền Môn Sư Tư Thừa Tập Đồ, Thiền Sư Tông Mật lại 
đưa ra người nối pháp của Hòa Thượng Kim không phải là Vô Trụ, mà là Thiển sư Ích Châu Thạch 
(Tịnh Chúng Thần Hội), truy nguyên Tịnh Chúng từ Hoằng Nhẫn, đến Tư Châu Trí Sằn, đến Tư Châu 
Xử Tịch, đến Ích Châu Kim, rồi đến Ích Châu Thạch. Theo Bắc Sơn Lục của Thân Thanh, người ở 
trong dòng Thiền Tịnh Chúng thì Tịnh Chúng và Bảo Đường không những là hai phái Thiền riêng biệt, 
mà còn là những dòng Thiển tương phản nhau nữa. Trong giáo pháp Thiền, Thiển sư Vô Trụ luôn dạy 
chúng đệ tử: "Vô tâm là giới; vô niệm là định; và vô sanh là hay không sanh vọng tưởng là huệ."— 
Name of a Chinese Zen master who lived in the Tang Dynasty in China. In the beginning of the 
second ha]f of the eighth century, Zen master Wu chu founded the Pao-T'ang Zen Sect. Ho-shang Wu- 
chu was a native of Mei-hsien, Feng-hsiang, west of Chang-an. His family name was L¡ and Dharma 
name Wu-chu... In strength he surpassed others. He was a martial arts expert.. One time, he 
unexpectedly met the white-robed layman Chen Chu-chang, whose origins are unknown. People of 
the time called him a magical apparition body of Vimalakrrti. He spoke the all-at-once teaching. On 
that very day that Wu-chu met layman Chien, they intimately coincided and knew each other, and 
Chen silently transmifted the mond-dharma... For three to five years, LI engaged in the white-robed 
practice. During the Tien-pao years (742-756), one day, he accidentally heard of Most Venerable 
Ming of Tao-tzu Shan in Fan-yang, northern Hopel, Most Venerable Shen-hui of the eastern capital 
Lo-yang, and Most Venerable Tzu-tsai of the superior prefecture of T'ai-yuan 1n Shan-hsi, all disciples 
of the Sixth Patriarch Hui-neng who spoke the Dharma of sudden teaching. At that trme, Wu-chu had 
not yet left home. He subsequently went to T'ai-yuan and paid respect to Most Venerable Tzu-tsa1. 
After meeting with Tzu-tsal, Li (Wu-chu) said good-bye to his previous path... and subsequently cut his 
hair and took the robe. Having received the full precepts in 749, he left the monastery of Most 
Venerable Tzu-tsai and went to spend a summer at Ching-liang Monastery on Wu-tai Shan. He heard 
lectures on the deportment of Most Venerable Ming of Tao-tzu Shan and the idea behind Most 
Venerable Shen-hui's sayings. Since he understood their meaninss, he did not visit and paid obeisance 
to them. After the end of the summer of 750, he came out of the mounfains and went to the western 
capital Chang-an. He went back and forth between the An-kuo Monastery and the Chung-sheng 
Monastery. In 751, he went to Ling-chou 1n the North, Ninghsia, and dwelled on Ho-lan Shan, north of 
Ling-chou, for two years. One day, a merchant named Tao-kuei came and asked: "Has the Master 
ever gone to Chien-nan (Szechwan) and met Most Venerable Kim?” He answered: "I do not know 
him." Tao-kluel said: "Master s countenance 1s just like that of Most Venerable Kim." He asked Tao- 
kuel: "Since you have come from Chien-nan, what sort of Dharma does that Most Venerable speak?” 


2836 


Tao-kuei answered: "He speaks of no-remembering, no-thoupht, and no-forgetting." After this 
conversation, he left Ho-lan Shan and went to Chien-nan to pay obeisance to Most Venerable Kim. In 
march 759, he arrived at Ching-chung Monastery in Cheng-tu. When he first arrived he met Master 
An-chien who led him In to see Most Venerable Kim. When Most Venerable Kim saw him he was 
extraordinarily pleased. During the three-day celebration of receiving the precepts, Most Venerable 
Kim always said to hìm: "Why dont you go to the mountains? Of what benefit 1s 1t to stay here for a 
long trme?" The whole assembly told him: "Most Venerable Kim has never talked like that before. 
Why does he suddenly come out with these words?” After hearing these words, Wu-chu silently 
entered the mountains, where he practiced mindfulness and entered the realm of self-realization. lt 1s 
clear from Zen Master Tsung-mi that, although Wu-chu recogmized Most Venerable Kim as his master, 
but Most Venerable Kim and Wu-chu belonged to two distinct lineages, Most Venerable Kim belonged 
to the Ching-chung Zen Sect while Wu-chu belonged to the Pao-tang Zen sect. In the Record of the 
Dharma Treasure Down Through the Generations, Zen Master Tsung-mi only mentioned that Wu-chu 
received the precepts at one of Most Venerable Kim's assemblies. However, in Tsung-mi's chart of the 
Master-Disciple Succession of the Ch'an Gate Which Transmits the Mind-Ground in China, Zen Master 
Tsung-mi mentioned that Most Venerable Kim's successor not as Wu-chu, but as I-chou Shih (Ching- 
chung Shen-huI), tracing Ching-chung from Hung-Jen to Tzu-chou Chih-hsien to Tzu-chou Chu-chi to I- 
chou Kim to I-chou Shih. According to the Record of the Northern Mountain (Pei-shan Lu) of Shen- 
chng, who was In the Ching-chung line, we know that Ching-chung and Pao-fang were not Just two 
separate lineages, but antagomistic ones. In the teaching of Zen, Zen master Wu-chu always taught his 
assembly: "No-mind 1s morality; no-thought 1s concentration; and non-productfion of the 1llusion mind 1s 
1nsight." 


2) Vô Trụ và Thiền Phái Bảo Đường— Wu-chu and Pao-T'ang Zen Sect 

Bảo Đường là tên của một tông phái Thiển được Thiển sư Vô Trụ (714-774) khai sáng tại Trung Hoa 
dưới thời nhà Đường. Vào cuối thập niên 750s, Thiển của Hòa Thượng Kim truyền đến qua Sba San- 
6i, nhưng ngay khi mới đến đã bị buộc phải chôn dấu vài năm vì điều kiện chính trị không cho phép 
được truyền bá. Chúng ta có những ngữ lục trong các nguồn tài liệu Tây Tạng được cho là của Kim- 
Hô, Kim-Hôn, và những tên gọi tương tự, nhưng điều vẫn còn đáng nghi vấn là liệu những cái tên này 
có phải là những chuyển ngữ tên của Hòa Thượng Kim hay không. Vào khoảng thập niên 770s, thì 
dòng Thiển Bảo Đường Vô Trụ đã truyền đến, rất có thể là qua Gsal-snan. Nhận xét từ dấu ấn của 
Thiền Bảo Đường nơi các văn bản Đôn Hoàng và các văn bản ở trung tâm Tây Tạng, thì ảnh hưởng 
của nó có giá trị lớn lao. Song song với lịch sử của nó, Lịch Đại Pháp Bảo Ký được tìm thấy ở nhiều 
nơi trong văn học Tây Tạng; thuyết về hai mươi tám vị tổ xuất hiện nhiều lần; các kinh điển Thiền 
ngụy tác liên hệ đến Thiền Bảo Đường và Thiền Bắc tông đã lưu hành ở Tây Tạng; vào hình thức của 
tên vị Sơ Tổ Thiền Trung Hoa của nó, được biết đến như là Bồ Đề Đạt Ma La hơn là chỉ gọi Bồ Đề 
Đạt Ma được sử dụng trong các Thiển phái khác, là tên gọi là Sơ Tổ thường được biết đến trong văn 
học Tây Tạng. Một ngữ lục của Sơ Tổ, tương đương với văn bản Đôn Hoàng bằng tiếng Hoa "Nhị 
Nhập Tứ Hạnh Luận," được biết ở Tây Tạng dưới tựa để "Các Hướng Dẫn Trung Hoa Trác Tuyệt Về 
Thiển của Bồ Đề Đạt Ma Đa La." Cuối cùng, vào khoảng thập niên 780s, hậu Bắc Thiển thuộc cá 
nhân của Ma Ha Diễn, đã truyền đến trung tâm Tây Tạng. Bô sao lục của Bắc Thiền bằng tiếng Tây 
Tạng gồm có: một phiên bản lịch sử Bắc phái "Lăng Già Sư Tư Ký"; ngữ lục của sư phụ của Ma Ha 
Diễn là Thiền sư Hàng Ma Táng, một đệ tử của Thần Tú; mộ bản dịch Tây Tạng về một cuộc đối 
thoại quan trọng của Bắc phái; và một số tác phẩm quan trọng bằng tiếng Tây Tạng, đặc biệt giảng 
giải về giáo pháp của Ma Ha Diễn, mà Stein Tây Tạng 468 là tiêu biểu điển hình. Thế nên tài liệu 
Tây Tạng bao gồm những nguồn tài liệu tiểm tàng cho bất kỳ công cuộc nghiên cứu nào về hậu Bắc 
phái. Xét về phái Thiển Bảo Đường, Thiển sư Tông Mật nhận xét trong Viên Giác Kinh Lược Sớ: 
"Không chấp chặt vào giáo lý cũng không chấp chặt vào sự hành trì và dứt diệt nhận thức (giáo hành 


2837 


bất câu nhi diệt thức)" là nhà thứ ba. Nó cũng được truyền xuống phụ thêm từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 
qua dòng Thiển Lão An. Vào tuổi 60 ngài mới xuất gia và thọ giới. Sau đó trải qua 60 mùa an cư kiết 
hạ, ngài được 120 tuổi. Đó là lý do người ta gọi ngài là "Lão An." An là tên do cha mẹ ngài đặt. Ngài 
được kính trọng như một Đại sư bởi hoàng hậu Võ Tắc Thiên. Đạo lực của ngài rất sâu dày, và nghị 
lực của ngài rất phi thường. Không một người nổi tiếng đáng kính nào có thể sánh được với ngài. Ngài 
có bốn vị đệ tử cả thảy, tất cả đều đạo cao đức trọng và rất nổi tiếng. Trong số họ có một vị cư sĩ tên 
là Trân Sở Chương (ba vị khác là Đăng, Tự Tại, và Phá Táo Đọa), lúc bấy giờ được biết đến như là 
Ch'en Chï-k'o (Trần Khải Ca). Có một vị Thiển Tăng tên là Vô Trụ, gặp được sự chỉ dẫn của Trần Sở 
Chương và đạt ngộ. Trần Sở Chương cũng có ý chí rất phi thường. Sau đó Vô Trụ du hành vào đất 
Thục, vùng Tứ Xuyên và tình cờ gặp được lúc đang mở Thiển hội (khai Thiển) của Hòa Thượng Kim 
và cũng tham dự hội của Hòa Thượng Kim. Vô Trụ chỉ đặt ra các câu hỏi và thấy rằng thay đổi sở ngộ 
trước kia của mình không phải là vấn để gì quan trọng, nên ngài muốn truyền nó cho những ai chưa 
được nghe. Sợ rằng đã nhận được sự truyền pháp từ một cư sĩ có lẽ sẽ không thích hợp, nghĩa là Duy 
Ma Cật Trần Sở Chương, nên sau đó ngài nhận Hòa Thượng Kim làm sư phụ. Dầu là ý niệm về pháp 
hướng dẫn của mình thì cũng giống như sự dẫn pháp của Hòa Thượng Kim, nhưng lễ truyền pháp thì 
hoàn toàn khác biệt. Điều mà chúng ta muốn nói khác biệt là Thiển Vô Trụ không thực hiện pháp 
tướng nào của pháp môn Thích Ca hay Thích môn sự tướng nghĩa thiết bất hưng. Sau khi cạo tóc và 
đắp y, họ không thọ giới. Khi có lễ bái sám hối, dở kinh ra đọc, tạo ra các bức vẽ và tranh đức Phật, 
và chép kinh, thị họ phỉ báng hết thấy những việc này và xem chúng là vọng tưởng. Trong các đại 
sảnh nơi họ ở, họ không dựng lên tượng Phật. Do vậy, chúng ta thấy rằng họ không chấp chặt vào giáo 
pháp mà cũng không chấp chặt vào sự hành trì. Còn đối với việc "diệt thức (chấm dứt nhận thức phân 
biệt)" của họ, đây là đạo mà họ hành trì. Ý niệm này là xem hết thấy sự xoay chuyển bánh xe luân 
hồi là sự sanh khởi của tâm, và vì sự sanh khởi của tâm là hư vọng, nên họ không bàn nói tốt hay xấu, 
thiện hay ác. Vì vô sanh hay sự không sanh khởi của tâm là thực pháp, nên họ không giống những 
người tiến hành hành trì các pháp tướng. Họ xem sự phân biệt là kẻ thù và Vô phân biệt là Chân đạo. 
Họ cũng truyền khẩu giáo pháp "Tam ngữ cú" của Hòa Thượng Kim, nhưng họ đổi chữ "vong" nghĩa 
là quên thành chữ "vọng" là hư giả, cho rằng nhiều học nhân đã hiểu lầm lời nói của vị thầy trước đã 
giao phó cho họ. Nghĩ rằng vì Vô ức và Vô niệm là cái thực và ức niệm là cái giả, như vậy ức niệm 
không được chấp nhận. Do đó, họ nói "Mạc vọng" hơn là "mạc vong". Hơn nữa, ý định của họ trong 
việc mắng nhiếc, sỉ vả hết thảy mọi pháp tướng là ở chỗ diệt thức hay dập tắt nhận thức phân biệt và 
trở thành cái toàn chơn. Thế nên, nơi nào họ ở họ không bàn nói đến sự ăn mặc, mà tin rằng người ta 
ắt sẽ gửi cúng dường mà thôi. Nếu họ được gửi cúng dường thì họ được ăn no mặc ấm. Nếu họ không 
được gửi cúng dường, thì họ cứ để đói lạnh tiến hành theo con đường của chúng. Họ cũng không tìm 
cách giảng dạy cho mọi người và không khất thực. Nếu có ai vào sảnh điện của họ, họ chẳng màng 
liệu người nào đó là dòng dõi quý phái hay là một tên trộm; không khi nào họ chào đón người Ấy, 
thậm chí họ cũng không đứng dậy. Trong việc tụng lên nhhững lời tán tụng hay ca ngợi và thực hành 
cúng dường, trong việc quở trách thói hư tật xấu, trong tất cả mọi việc, mỗi người hãy để cho người 
kia cứ tiến hành theo con đường của người ấy. Thật vậy, bởi vì mục tiêu quán xuyến của họ là nói về 
Vô phân biệt, cho nên pháp môn hành trì của họ không có "phi" không phải là, mà cũng không có 
"thị" (không đúng không sai). Họ chỉ đánh giá Vô tâm là pháp tối thượng. Vì thế cho nên chúng ta gọi 
nó là "diệt thức." Tóm lại, phán xét từ những gì đã được biết nơi văn học Thiền Tây Tạng, cả trong 
những văn bản của Đôn Hoàng và văn bản được gìn giữ trong dòng Đại Cứu Cánh ở trung tâm Tây 
Tạng, nơi mà các pháp ngữ của Vô Trụ xuất hiện rất thường xuyên, người ta có khuynh hướng chấp 
nhận cuộc hội ngộ giả định giữa Gsal-sna và Vô Trụ cho dầu không thấy bất cứ chỗ nào trong Những 
Lời Phát Biểu Của Gia Tộc Sba đề cập đến tên họ của Vô Trụ cả. Trong bất kỳ trường hợp nào, chắc 
chắn có lý do rằng có một sự truyền bá Thiền Bảo Đường hay Thiền Vô Trụ khoảng cuối thập niên 
760s. Thiển của Hòa Thượng Kim và Thiển Bảo Đường là các tông phái Thiển đầu tiên truyền đến 
trung tâm Tây Tạng —Name of a Zen sect founded by Zen master Wu-chu during the Trang dynasty 


2838 


(618-907). In the late 750% the Chan of Reverend Kim arrived through Sba San-§1, but Immediately 
upon arrival had to go underground for several years because political conditions địd not permit 1s 
propagation. We have sayings in the Tibetan materials attributed to Kim-hu, Kim-hun, and other 
similar names, but 1t 1s questionable whether these are transliterations of Reverend Kim's name. By the 
770% the Ch'an of Pao-tang Wu-chu had arrived, most likely through the Sba Gsal-snan. Judging from 
1s Imprint in Tibetan Tun-huang texts and In central Tibetan texts, 1s influence was substantial. 
Parallels to 1ts history, Record of the Dharma Treasure Down Through the Generations (Lịch Đại Pháp 
Bảo Ký), are found at many points in the Tibetan literature; ¡ts twenty-eight patriarchs theory shows up 
repeatedly; apocryphal "Ch'an sutras”" associated with Pao-tang (and Northern) Chan circulated in 
Tibet; and, 1ts form of the name of the first patriarch of Ch'an in China, Pu-ti-ta-mo-lo, rather than the 
Bodhidharma form used in other Chan schools, 1s the name by which the first patriarch 1s ususally 
known in the Tibetan literature. A sayings record of the first patriarch, corresponding to the Chinese 
Tun-huang texts Treatise on The Two Entrances and Four Praxes (erh-ju ssu-hsing-lun), was known 1n 
Tibet under such tifles as the Great Chinese Instructions on Ch'an of Bodhisharmatrata. Lastly by the 
780% late Northern Ch'an, in the person of Mo-ho-yen, arrived in central Tibet. The corpus of Northern 
Chan ¡in Tibetan includes: a version of the Northern history Record of the Masters and Disciples of the 
Lanka School (Leng-chia shih-tzu chị); sayings of Mo-ho-yens' teacher Hsiang-mo Tsang, a student of 
Shen-hsiu; a Tibetan translation of an important dialogue; and a number of Tibetan works specifically 
dealing with Mo-ho-yens teaching, of which Stein Tibetan 468 1s representative. The Tibetan 
materials thus include potential sources for any study of late Northern. Concerning the Pao-tang house, 
Tsung-mi observes 1n Suncommentary on the Perfect Enlightenment Sutra: "Adhering to neither the 
teachings nor the practice and extinguishing perception” 1s the thírd house. It 1s also descend 
collaterally from the fifth patrlarch, by way of Reverend Lao-an. At sixty years of age he left home 
and received the precepts. Crossing over sixty summers later, he was one hundred and twenty. That 1s 
why he was called "Old An." Lao An was his given name. he was respected as a master by the 
Empress Tzu-tien. His power in the Tao was deep, and his will was singular. All the famous worthies 
compared unfavorably with him. He had four students who were all high in the Tao and famous. 
Among them was a lay-disciple called Chen Chu-chang, the other three were Teng T'eng, Tzu-tsal, 
and Po-Tsao to, at that time known as Ch'en Chi-ko. There was a monk by the name of Wu-chu who 
met Chens instruction and obtained awakening. he was also singular in his will. Later Wu-chu 
traveled into Shu, Šzechwan, and encountered Reverend Kim's opening of Ch'an (K'ai-chan) and also 
attended his assembly. Wu-chu merely asked questions and, seeing that 1t was not a matter of changing 
his previous awakening, he wished to transmit 1t to those who had not heard 1t. Fearing that it would not 
be proper to have received the succession from a layman, I1.e., Vimalakiri Chen Chu-chang, he 
subsequently recognized Reverend Kim as his master. Even though the idea of his Dharma of 
1nstruction 1s Just about the same as that of Reverend Kim, his transmission ceremonmies are completely 
different. What we mean by different 1s that Wu-chu Ch'an carries out none of the marks of the Sakya 
gate (Shih-men Shih-hsiang I-chieh Pu-hsing). Having cut their hair and put on robes, they do not 
receive the precepts. When 1t comes to obeisance and confession, turning the rolls of the texts and 
reading, making drawings and paintnsgs of the Buddha, and copying sutras, they revile all of these 
things as false thoughts. In the halls where they dwell they do not set up Buddha artifacts. Therefore, Ï 
say they "adhere to neither the teachings nor the practice." As to their "extinguishing perception,” this 
1s the Tao which they practice. The idea 1s that, taking all samsaric wheel-turning as the arising-of- 
mind, and since the arising-of-mind 1s falseness, they do not discuss good and evil. Since non-arising of 
mind 1s the real, they are not like those who engage 1n the practice of marks. They take discriImination 
as the enemy and non-discrimination as the real Tao. They also transmit the spoken teaching of the 
three phrases of Reverend Kim, but they change the character for "forget” to the one for "false," 
saying that various students have made a mistake in the words of the former master entrusted to them. 


2839 


The idea 1s that, since no-remembering and no-thought are the real and remembering-thoughts 1s the 
false, the remembering-thoughts 1s not allowed. Therefore, they say no-falseness rather than no- 
forgetting. Moreover, therr intenfion 1n reviling all of the teaching marks lies in extingishing perception 
and becoming the completely real. Therefore, where they do not discuss food and clothing, but trust 
that men will send offerings. If they are sent, then they have warm clothes and enough to eat. If they 
are not sent, then they let hunger and cold take their course. They also do not seek to teach beings and 
do not beg food. If someone enters their halls, they do not discuss whether he 1s highborn or a thief; in 
no case do they welcome him, nor do they even get up. In signing hymns or praises and making 
offerings, in reprimanding abuses, in everything, each lets the other take his course. Indeed, because 
their purport speaks of non-discrimination, the1r practice gate has neither "1s not” nor "1s." They merely 
value no-mind as the ulimate. Therefore, we call 1t "extinguishing perception.” In short, Judging from 
what 1s already known from the Tibetan literature on Ch'an, both Tun-huang texts and texts preserved 
among the Rdzogs-chen In central Tibet, where Wu-chu's sayings appear quite frequently, one 1s 
Iinclined to accept the hypothetical Wu-chu/Gsal-snan meeting, even though the Statements of the Sba 
Family nowhere mentions Wu-chuư's name. In any case, 1t 1s reasonably certain that there was a 
transmission of Pao-tang (Wu-chu) Chan around the late 760%. Reverend Kim Chan and Pao-tang 
Chan were the first Ch'an schools to reach central Tibet. 


CMLXXXVIIVô Trụ Đạo Hiếu: Thiền Mật Song Tu—Mujô-Dôgyô: Praciced Both Zen and 
Esoteric Buddhism 

Vô Trụ Đạo Hiếu (1226-1313) là tên của một vị Thiển sư tông Lâm Tế dưới thời Thương Liêm, còn 
được biết dưới tên Mujô Ichien. Vô Trụ xuất gia làm Tăng vào năm 19 tuổi và tu học một cách rộng 
rãi một số giáo pháp Đại Thừa. Mặc dầu Sư trở thành Thiển Tăng và tu tập với Thiển sư Viên Nhĩ 
Biện Viên (Thánh Nhất Quốc Sư), Sư vẫn duy trì sự phối hợp giữa giáo thuyết Thiền và Mật tông. Sư 
được tưởng nhớ chủ yếu như là tác giả của bộ "Sa Thạch Tập," bộ sưu tập những câu chuyện và giai 
thoại về Phật giáo. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng Mật Giáo hay Phật giáo Mật tông, phát triển đặc 
biệt nơi Chân Ngôn tông, thờ Đức Đại Nhật Như Lai, Thai Tạng và Kim Cương Giới; đối lại với Hiển 
giáo. Mật giáo gồm các kinh nói về mật tánh gắng sức dạy về mối tương quan nội tại của thế giới bên 
ngoài và thế giới tâm linh, sự đồng nhất của tâm và vũ trụ. Mật giáo chấp nhận giáo thuyết giống như 
trong kinh điển Đại Thừa, nhưng dạy một số phương thức thực hành hoàn toàn khác biệt. Dầu trên căn 
bản và mục tiêu chính yếu của Bồ Tát đạo là thành Phật đạo để làm lợi lạc cho chúng sanh, giáo điển 
Mật giáo hay giáo điển Kim Cang Thừa cũng nhấn mạnh đến những nghi thức, những dấu hiệu, mật 
chú, và quán tưởng. Có ba đặc tính chính trong Mật giáo—Mujô-Dôgyô, name of a Japanese Rinzai 
Zen monk of the Kamakura period (1185-1333), also known as Mujô Ichien. MuJô became a monk at 
age nineteen and studied a wide variety of Mahayana teachings. Although he became a Zen monk and 
practiced as a disciple of Rinzai monk Enni Benen (1202-1280), he retained his interest in the mixture 
of Zen teachings and esoteric Buddhism. He 1s remembered primarily as the author of the Shasekishô, 
a collection of Buddhist stories and anecdotes. It shoulf be noted that the Esoteric Mantra or Yogacara 
sect, developed especially in Shingon, with Vairocana as the chief obJect of worship, and the Mandalas 
of Garbhadhatu and Vajradhatu. The esoteric teaching or Tantric Buddhism, in contrast with the open 
schools (Hiển giáo). The Buddhist tantra consists of sutras of a so-called mystical nature which 
endeavor to teach the 1nner relationship of the external world and the world of spirit, of the identity of 
Mind and universe. Tantric Buddhism adopts the same basic teachings as in the Mahayana sutras, but 
taught a number of very different practices. Though the basic outline of the Bodhisattva path and the 
pimary goal of the attainment of Buddhahood for the benefit of other sentient beings, Tantric 
teachings or textual sources of Vajrayana also emphasize the use of esoteric rituals, symbols, mantras, 
and visualizations. 


2840 


CMLXXXVIII.Vô Trước Kiến Văn Thù— Wu Cho Met Manjusri 

Vô Trước Thiền Sư là đệ tử và truyền nhân nối pháp của thiển sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Thời tuổi trẻ, 
ông đi khắp xứ để gặp các thiển sư khác nhau. Trong những chuyến chu du ấy, đã xảy ra các sự kiện 
được nhắc tới trong thí dụ thứ 35 của Bích Nham Lục. Tên của Vô Trước, không có vướng mắc, được 
hoàng đế Trung Hoa đặt cho ông sau khi ông đạt được giác ngộ dưới sự hướng dẫn của Ngưỡng Sơn. 
Thí dụ thứ 35 của Bích Nham Lục. Văn Thù hỏi Vô Trước: "Vừa rời chỗ nào?" Vô Trước đáp: "Phương 
Nam." Văn Thù hỏi: "Phương Nam Phật pháp trụ trì thế nào?" Vô Trước đáp: "Thời mạt pháp, Tỳ kheo 
ít giữ giới luật." Văn Thù hỏi: "Chúng nhiều ít?" Vô Trước đáp: "Hoặc ba trăm hoặc năm trăm." Vô 
Trước hỏi Văn Thù: "Ở đây trụ trì thế nào?" Văn Thù đáp: "Phàm Thánh đồng ở, rắn rồng lẫn lộn." 
Vô Trước hỏi: "Chúng nhiều ít?" Văn Thù đáp: "Tiển tam tam, hậu tam tam." Những sự kiện thực, đối 
lại với những sự kiện trừu tượng (câu hỏi và trả lời giữa ngài Vô Trước và ngài Văn Thù). Theo Viên 
Ngộ trong Bích Nham Lục, Vô Trước dạo Ngũ Đài Sơn, đến giữa đường chỗ hoang vắng, Văn Thù hóa 
một cái chùa tiếp Sư nghỉ ngơi. Cuộc đối đáp trên đã diễn ra. Khi uống trà, Văn Thù đưa cái chung 
pha lê hỏi: "Phương Nam có cái nầy chăng?" Vô Trước đáp: "Không." Văn Thù hỏi: "Bình thường lấy 
cái gì uống trà?" Vô Trước im lặng không trả lời được, bèn từ giã ra đi. Văn Thù sai đồng tử Quân Để 
tiễn ra cổng. Vô Trước hỏi Quân Đề: "Vừa rồi nói tiền tam tam, hậu tam tam' là nhiều hay ít?” Quân 
Đề gọi: "Đại Đức!" Vô Trước đáp: "Dạ!" Quân Để hỏi: "Nhiều hay ít?" Vô Trước lại hỏi: "Đây là 
chùa gì?" Quân Đề chỉ mặt sau chùa Kim Cang. Vô Trước xoay đầu nhìn thì chùa hóa và đồng tử đều 
ẩn chẳng thấy, chỉ chỗ kia là hang trống. Sau nầy gọi là hang Kim Cang. Có vị Tăng hỏi Phong Huyệt: 
"Thế nào là chủ trong núi Thanh Lương?" Phong Huyệt đáp: "Một câu chẳng gấp Vô Trước hỏi, đến 
nay vẫn làm Tăng đồng quê." Nếu cần tham được thấu đến chỗ bình bình thật thật, chân đạp đến chỗ 
đất thật, nhằm dưới lời nói của Sư tiến được, tự nhiên ở trong chảo đầu lò lửa cũng chẳng nghe nóng, ở 
trên băng giá cũng chẳng nghe lạnh. Nếu cần tham được thấu, cao vót hiểm nguy như bảo kiếm Kim 
Cang Vương, nên nhằm dưới lời Văn Thù tiến được, tự nhiên nước rưới chẳng dính, gió thổi chẳng 
vào. Địa Tạng Quế Sâm ở Chương Châu hỏi một vị Tăng: "Vừa rời chỗ nào?" Vị Tăng thưa: "Phương 
Nam." Địa Tạng hỏi: "Trong kia Phật pháp thế nào?" Vị Tăng thưa: "Tranh cãi ồn náo." Địa Tạng nói: 
"Đâu như ta ở đây, cấy lúa thổi cơm mà ăn." Hãy nói lời đáp nầy cùng chỗ đáp của Văn Thù là đồng 
hay là khác? Có người nói: "Chỗ đáp của Sư chẳng phải là chỗ đáp của Văn Thù, vì còn có rồng có 
rắn, có phàm có thánh." Hiểu như vậy thì có gì giao thiệp. Lại biện rõ "Tiền tam tam, hậu tam tam" 
chăng? Mũi tên trước còn nhẹ, mũi tên sau rất sâu. Hãy nói là nhiều hay ít? Nếu nhằm trong ấy thấu 
được thì ngàn câu muôn câu chỉ là một câu. Nếu ngay dưới một câu chặt được núi, nắm được đứng, 
chính lúc ấy đến được cảnh giới nầy —Wu-cho was a student and dharma successor of Yang Shan Hui- 
Chi. In his youth he traveled through the country seeking out varlous Zen masters. The occurence 
reported in example 35 of the Pi-Yen-Lm 1s said to have taken place during this pilgrimage. The name 
Wu-cho ”no attachment”, was conferred upon the master by the Chinese emperor during the time after 
his enlightenment under Yang-shan when he was active as a Zen master. ManJjusri asked Wu Cho, 
"Where have you Just come from?” Wu Cho said, “The South." ManJusri said, "How 1s the Buddhist 
Teaching being carried on in the South?” Wu Cho said, "Monks of the Last Age have little regard for 
the rules of discipline." Manjusri said, "How numerous are the congregations?" Wu Cho said, "Some 
three hundred, some five hundred." Wu Cho asked ManJjusri, "How 1s 1t being carried on hereabouts?" 
ManJusri said, "Ordinary people and sages dwell together; dragons and snakes intermingle." Wu Cho 
said, "How numerous are the congregations?" Manjusri said, "In front, three by three; in back, three by 
three." Concrete facfs as opposed to general abstractions. According to Yuan-Wu ¡in the Pi-Yen-Lu, 
when Wu Cho was visiting Mount Trai, when he came to a place on the way where 1t was wild and 
rouph, ManJusri produced a temple to take him In for the night. After finishing the above conversation, 
they drank tea, ManJusri held up a crystal bowl and asked, "Do they have this in the South?" Wu Cho 
said, "No." ManJusri said, "What do they usually use to drink tea?" Wu Cho was speechless. After all 
he took his leave and departed. ManJusri ordered Chun T1 the servant boy to see him to the gate. 


2841 


When they got to the portals of the gate, Wu Cho asked the boy, "Before he said, 'In front three by 
three; in back, three by three'; how many 1s this?" The boy said, "O Worthy!" Wu Cho responded 
"Yes?" The boy said, "How many 1s this?” Wu Cho also asked, "What temple 1s this?" The boy pointed 
beyond the Vajrasattva; when Wu Cho turned his head, the illusory templeand the boy had vanished 
completely out of sight: 1t was just an empty valley. Later that place was called the Vajra or 
Adamantine Cave. Later on a monk asked Feng Hsueh, "What ¡d the Master of Ching Liang 
Mountain?" Hsueh said, "One phrase did not settle Wu Cho's question; to this very day he 1s still a 
monk who sleeps in the fields." If you want to penetrate the peaceful equanimity of actual truth, so that 
your feet tread upon the real earth, go to Wu Cho's words to get attainment; then naturally though you 
say 1n a cauldron of hot water or the embers of a stove, still you would not feel hot, and though you 
sfay on cold Ice, neither would you feel cold. If you want to go through to use the solitary peril, the 
s(eep and sharp, like the Jewel Sword of Diamond King, go to Majusris words to get attainment; then 
naturally water poured will not wet, and wind blowing cannot enter. Have you not seen how T¡ Tsang 
of Cheng Chou asked a monk, "Where have you Just come from?” The monk said, "The Souht." Tì 
Tsang said, "How 1s Buddhism there?” The monk said, “There 1s mụch deliberation." T¡ Tsang said, 
"How can that compare with us here plowing fields and having a lot of rice to eat?” Now tell me, 1s this 
the same as ManJusris answer, or 1s 1t diferent? Some say that Wu Cho's answers were wrong, while 
1n ManJusri's answers there 1s both snake and dragon, there 1s both the ordinary and the sage. What 
bearing does this have on 1t? Can you clearly discern three by three In front, three by three in back? 
The first arrow wIll still light; the second arrow went deep. Now tell me, how many 1s this? IÝ you can 
pass through here, then a thousand phrases, ten thousand phrases, are only one phrase. If at this one 
phrase you can cut off and hold still, in the next moment you will reach this realm. 


CMLXXXIX.Vô Trước Đạo Trung: Người Nhật Bản Tiên Phong Trong Việc Nghiên Cứu Thiền 
Pháp Trung Hoa— Mujaku Dôchyu: A Japanese Pioneer in Philosophical Studies oƒ the Chỉnese 
Corpus 

Vô Trước Đạo Trung Thiển Sư (1653-1744) là tên của một vị Thiển sư tông Lâm Tế dưới triều đại 

Đức Xuyên. Thiển sư Vô Trước Đạo Trung sanh ra trong tỉnh Tajima, bây giờ là miền Hyôgo 

Prefecture. Sư xuất gia năm lên bảy tuổi, làm đệ tử của một vị Thiển Tăng tông Lâm Tế tên Jikuin 

Somon tại Diệu Tâm Tự. Sư thay thế làm trụ trì Diệu Tâm Tự khi Jikuin Somon thị tịch. Vô Trước Đạo 

Trung cũng tu tập Thiển với một số những Thiển sư khác, và trụ trì Diệu Tâm Tự trong ba nhiệm kỳ. 

Vô Trước Đạo Trung là một vị Thiền Tăng hàng đầu của tông Lâm Tế vào thời đó, và là người đi tiên 

phong trong việc nghiên cứu Pháp điển Thiền Trung Hoa, biên soạn một số luận. Đa số các tác phẩm 

của Sư vẫn còn được chúng ta sử dụng cho đến ngày nay——Name of a Japanese Rinzai Zen monk of 
the Tokugawa period (1600-1867). MuJaku was born in TajJima, in modern day Hyôgo Prefecture. He 

became a monk at the age of seven and became the disciple of the Rinzai monk Jikuin Somon (1610- 

1677) at Ryôge-in, a sub-temple of Myôshin-jJi. He inherited the temple from Jikuin after his death. 

Mujaku also practiced under several other Zen masters and served three times as abbot of the main 

monastery Myôshin-ji. MuJaku was the leading Rinzai scholar monk of his day, and he pioneered 

philosophical studies of the Chinese Zen corpus, producing several commentaries. Many of his 
scholarly works remain in use today. 


CMXC.Vô Văn Nguyên Tuyển: Sáng Lập Phái Phương Quảng Tự— Mumon Gensen: Founder oƒ the 
Hôkô-ji Sect 

Thiền sư Vô Văn Nguyên Tuyển (1323-1390), một vị Thiền sư Nhật Bản nổi tiếng, thuôc tông Lâm Tế 

dưới thời cai trị của dòng họ Túc Lợi Thị. Vô Văn sanh trưởng tại Kyoto, con trai của Hoàng đế Hậu 

Đề Hô. Sư xuất gia lúc 7 tuổi. Vào lúc 1§ tuổi, Sư vào Thiển viện Kiến Nhân Tự và tu tập Thiền với 

các vị Thiển sư Meisô Sôkan, Kaô Sônen, và Sesson Yôbai. Năm 1343, Sư du hành sang Trung Hoa 


2842 


dưới triểu đại nhà Nguyên, nơi Sư thăm viếng nhiều tự viện nổi tiếng và tham gọc với nhiều vị Thiền 
sư khác nhau. Sư nhận ấn chứng tại trung Hoa. Năm 1350 Sư trở về Nhật Bản để trốn chạy những cuộc 
biến động và chiến tranh tại Trung Hoa. Vào năm 1384, Sư khai sơn chùa Phương Quảng, ngày nay 
thuộc miễn Shizuoka, và sáng lập phái Phương Quảng Tự. Đây là một trong những nhánh thiển quan 
trọng nhất trong trường phái Lâm Tế ở Nhật Bản. Hiện nay phái này có khoảng 171 ngôi tự viện trên 
khắp Nhật Bản—A famous Japanese Rinzai monk of the Ashikaga period (1392-1568). He was born in 
Kyoto, the son of Emperor Go-daigo (1287-1339). He entered Buddhist order at seven. At eighteen, he 
entered the Zen monastery Kennin-ji and practiced under Meisô Sôkan, Kaô Sônen, and Sesson 
Yôbai. In 1343, he traveled to Yuan dynasty China where he visited many famous monasteries and 
practiced under various Zen masters. He received his formal "Inka" in China. Mumon returned home to 
Japan in 1350 to escape chaos and warfare in China. He founded the monastery Hôkô-]JI, in present day 
Shizuoka Prefecture, in 1384. This 1s one of the most important branches from Lin-Chi school 1n Japan. 
Up to now, this branch has about 71 temples throughout Japan. 


CMXC]I.Vương Thường Thị: Wang Chang Shỉ 
1)_ Khán Cầu — Watches a Polo Game 
Quan Thường Thị họ Vương tu tập dưới sự chỉ giáo của Mục Châu Đạo Tông. Một hôm, Đạo Tông 
hồi: “Tại sao hôm nay ông đến chùa trễ vậy?” Vương đáp: “Con tới trễ vì mãi xem 'Mã Đả Cầu.” Đạo 
Tông hỏi: “Vậy chứ người đánh trúng cầu hay ngựa đánh trúng?” Vương đáp: “Người đánh trúng.” 
Đạo Tông lại hỏi: “Người có mệt không?” Vương đáp: “Mệt.” Đạo Tông lại hỏi: “Ngựa có mệt 
không?” Vương đáp: “Mệt.” Đạo Tông lại hỏi: “Cây cột có mệt không?” Vương không thể trả lời 
được. Ông quay về nhà, giữa đêm hôm đó, ông đạt ngộ. Ngày hôm sau, Vương đến gặp Đạo Tông và 
nói: “Con biết thầy có ý gì ngày hôm qua.” Đạo Tông lại hỏi: “Cây cột có mệt không?” Vương đáp: 
“Nó mệt.” Đạo Tông chấp nhận câu trả lời này. Về sau này Thiển sư Long Môn Thanh Viễn Phật 
Nhãn (1067-1120) có lời bình: “Câu chuyện này kỳ thật là lời dạy của Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Một cây 
cột không thể đánh trúng quả cầu; vậy thì tại sao nó lại mệt? Có ai có thể làm rõ chuyện này không?” 
Nói xong, Thanh Viễn Phật Nhãn lại bình bằng một bài kệ: 
“Người mệt, ngựa mệt, chẳng phải thiệt mệt; 

Chỉ khi cây cột mệt, người ta mới có thể nói mệt. 

Khi biết sự bất sanh tại một chữ thì tốt, 

Nhưng đừng tìm bất cứ gì trong văn tự. 

Nếu Bách Trượng không bị Mã Tổ làm điếc ba ngày, 

Lầm sao Lâm Tế hiểu được thực nghĩa trúc quyền Hoàng Bá? 

Người ngà y nay lấy nghiệp thức làm Đạt Ma chân truyền, 

Và ném bỏ Đạo ¡in hình như phân rác.” 
Governor Wang was practicing under Mu-zhou Daozong. One day, Daozong asked, “Why were you 
late In coming to the temple today?” Wang answered, “I arrived late because Ï was watching a game of 
polo.” Daozong asked, “Does the person hit the ball, or does the horse hít 1t?” Wang replied, “The 
person hits the ball.” Daozong asked, “Does th eperson tire?” Wang answered, “He tires.” Daozong 
asked, “Does the horse tire?” Wang answered, “lt tires.” Daozong asked, “Does a pillar tre?” Wang 
couldnt respond. He returned home, where, 1n the middle of the night, he had a realization. The next 
day he saw Daozong and said, “I know what you meant yesterday.”” Daozong asked, “Does a pillar tire 
(pilar 1s a common metaphor in Zen for no-mind or unconscious)?” Wang replied, “lt tires.” Daozong 
accepted this response. Later, Zen master Ch'ing-Yuan-Fo-Yen commented, “This ¡indeed 1s the 
teaching of Bodhidharma. A pillar cant hít a ball; why then does 1t tire? Is there anyone who can 
clarify this?” Then, Zen master Chˆing-Yuan-Fo-Yen commented further In verse: 

““The person tires, 'the horse tires,' this 1s not yet true tiring; 
"The pillar tires' only then can one speak of tiring. 


2843 


]t is fine to realize the Unborn at a word, 

But do not seek for anything within words. 

If Pai-Chang had not been deafened by Ma-Tzu for three days, 
How could Lin-Chi have understood the true meaning 

of Huang-Po's three score blows? 

People today take karmic consciousness (deluded consciousness) 
to be the true transmission of Bodhidharma, 

And discard his Way as thouegh it were dung.” 


2) Vương Thường Thị Trịch Hạ Bút— Wang Ching Su Threw the Pen Down 

Thường Thị trịch bút: ném bút, công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiền sư Vương Kính Sơn (đệ tử 
tại gia nối pháp của Thiển sư Qui Sơn Linh Hựu) và bạn đồng môn là Mễ Hồ ở phủ Kinh Triệu. Theo 
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, một hôm, Thiển sư Vương Thường Thị làm xong công việc, 
Mễ Hòa Thượng đến hỏi. Vương Thường Thị giơ cây bút lên, Mễ Hòa Thượng nói: "Có vẽ trong hư 
không được chăng?" Vương Thường Thị ném cây bút rồi đi vào nhà, không trở ra nữa. Mễ Hòa 
Thượng hết sức nghi ngờ, nhờ người cúng dường sắp đặt trai diên, để nhờ dò xét thâm ý của Vương 
Thường Thị. Khi Thường Thị vừa ngôi xuống, người cúng dường liền hỏi: "Hôm qua vì sao không thấy 
nữa?" Vương Thường Thị đáp: "Sư tử cắn người, chó Hàn cắn vật." Mễ Hòa Thượng mới hiểu rõ lý 
này. Vương Thường Thị lại thử, Mễ Hòa Thượng nói: "Đây là Dã hồ tinh!" Vương Thường Thị nói: 
"Vấn đề này thì ông rõ."—The koan about the potentiality and conditions of questions and answers 
between Zen master Wang Ching Su and his colleague. According to the Records of the Transmission 
of the Lamp (Ch“uan-Teng-Lu), Volume XI, one day, Wang Ching Su finished his work, Master Meli 
came and asked something. Wang Ching Su raised the pen, Master Mei said, “Can you draw in the 
space?” Wang Ching Su threw the pen down and went into the house, never came out again. Master 
Meli was extremely in doubt, so he asked someone to come to offer a meal to make an Inquiry about 
Wang Ching Sư intention. When Wang Ching Su Just sat down, the donator immediately asked, "Why 
đidnt you come out again yesterday?” Wang Ching Su said, “The lion bites people, and Han dog bites 
things." Then Master Mei understood clearly the matter. Wang Ching Su tried to test Master Meli 
again, Master Mel said, "This 1s an arfful (sly) wild fox." Wang Ching Su said, "You understood 
thoroughly this matter." 


CMXC]II.Wilham Elliot Grijffis: Sát Tâm Trục Vọng— Wiliam Elliot Grjffis: Mind-Murder and the 
Curse oƒ ldle Reverie 
Theo William Elliot Griffis trong quyển "Tôn Giáo Nhật Bản," đôi khi Thiền được có nghĩa là "Sát 
tâm trục vọng." Có phải ông ta muốn nói Thiển là trạng thái chuyên chú tâm vào một vật, hay gây 
ngủ để giết chết các hoạt động của tâm? Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng Thiển không có "Tâm" 
để giết, vì vậy trong Thiển chẳng bao giờ có việc "sát tâm". Hành giả tu Thiển cũng nên luôn nhớ 
rằng Thiển là một cái hố thắm không đáy, nơi đó ba cõi không có pháp, tìm tâm nơi nào? Tứ đại vốn 
không, Phật trụ vào đâu? Chân lý mở ra ngay trước mắt bạn, và chỉ có vậy chứ thật sự không còn gì 
khác nữa. Trong khoảnh khắc do dự, Thiên liền đi mất không trở lại. Ba đời chư Phật đều muốn bạn 
nắm bắt nó một lần, nhưng nó đã vượt xa ngàn dặm. Quả thật, Thiển không có thời gian để bận tâm 
đến cái lời bàn luận như "sát tâm". Theo Thiền sư D.T. Suzuki trong tác phẩm "Thiền Học Nhập 
Môn," thực sự, chúng ta cứ theo khía cạnh bên ngoài thì cực kỳ khó lòng mà suy đoán được Thiền. Khi 
bạn cho rằng bạn đang thấy nó thì nó đã không còn nữa; mới thấy nó ở phía trước thì nó lại ở đằng 
sau. Vì thế, trừ phi bạn bỏ ra thời gian vài năm nghiên cứu một cách nghiêm túc về nguyên lý cơ bản 
của Thiền, nếu không thì bạn vẫn không thể hiểu được——According to William Elliot Griffis in a book 
tided "Religions of Japan,” Zen 1s sometimes means “mind-murder and the curse of idle reverie." Does 
he mean that Zen kills the activities of the mind by making one's thought fix on one thing, or by 


2844 


inducing sleep? Zen practiioners should always remember that Zen has no "mind” to murder; 
therefore, there is no "mind-murdering” in Zen. Zen practiioners should also always remember that 
Zen 1s a bottomless abyss where nothing really exIsts throughout the triple world; where do you wish to 
see the mind? The four elements are all empty In their ulimate nature; where could the Buddha s 
abode be? The truth 1s unfolding 1tself right before your eye; this 1s all there 1s to 1t and indeed nothing 
more. A minute's hesitation and Zen 1rrevocably lost. All the Buddhas of the past, present, and future 
may try to make you cafch 1t once more, and yet 1t 1s a thousand miles away. Zen has no time to bother 
1(self with such criticism as "mind-murder”. According to Zen master D.T. Suzuki in "An Introduction 
To Zen Buddhism,” the truth 1s, Zen 1s extremely elusive as far as 1ts oufward aspecfs are concerned; 
when you think you have caught a glimpse of 1f, 1t 1s no more there; from afar 1t looks so approachable, 
but as soon as you come near it you see 1t even further away from you than before. Unless, therefore, 
you devote some years of earnest study to the understanding of I1ts primary principles, 1t 1s not to be 
expected that you will begin to have a fair grasp of Zen. 


CMXCIII.Xa Nặc: Ăn Năn Và Đắc Quả— Chandaka: Repentance and Becoming An Arhat 

Xa Nặc là người hâu cận của thái tử Sĩ Đạt Đa. Ông đã đánh xe đưa Thái tử Sĩ Đạt Đa rời cung điện 
trong đêm Ngài xuất gia, để vào rừng và bắt đầu cuộc sống không nhà để tìm phương cứu nhân loại. 
Sau nầy Xa Nặc cũng trở thành một đệ tử của Đức Phật. Tuy nhiên, trong Hội Nghị Kết Tập Kinh Điển 
lần thứ nhất, các Tỳ Kheo đã thông qua hình phạt cao nhất áp dụng cho Xa Nặc vì ông đã tỏ ra xem 
thường Tăng đoàn từ cao đến thấp và vô cùng ngạo mạn. Hình phạt áp dụng là sẽ bị cô lập hoàn toàn 
về mặt xã hội. Khi hình phạt được thông báo thì Xa Nặc đã tỏ ra hối hận, buồn phiền sâu sắc và đã sửa 
chữa hết mọi lỗi lầm của mình. Sau đó ông đã đắc quả A La Hán—Channa, the servant of Prince 
Siddhartha, the Buddha”s charioteer or driver, one who drove Prince Siddartha from his father”s palace 
1nto the forest on the night of his renunciation of the world, where he entered the homeless life to seek 
salvation for mankind. Chandaka (Channa (p)) later became a disciple of the Buddha. However, at the 
First Council, the highest penalty was passed on him because he had slighted every member of the 
Order, high and low, and was arrogant in the extreme. The penelty imposed was complete social 
boycott. When the punishment was announced to Channa, he was seized with profound repentance and 
ørief and was purged of all his weaknesses. Soon after that, he became an Arhat. 


CMXCIV.Xá Lợi Phất: Bất Thối Tâm— Sariputra: Mind oƒ No-Retreat 

Hành giả phải phát lời thể nguyễn kiên cố, bất thối chuyển, dù cho thân nầy có bị vô lượng nhục nhăn, 
khổ nhọc, hay bị thiêu đốt nát tan. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng dầu một hành giả đã sám hối 
phát nguyện tu hành, nhưng nghiệp hoặc ma chướng không dễ gì dứt trừ, sự lập công bồi đức thể hiện 
sáu độ muôn hạnh không dễ gì thành tựu. Mà con đường Bồ Đề đi đến quả viên giác lại xa vời dẫy 
đầy gay go chướng nạn, phải trải qua hằng sa kiếp, đâu phải chỉ một hai đời? Ngài Xá Lợi Phất trong 
tiền kiếp chứng đến ngôi lục trụ, phát đại Bồ Đề tâm tu hạnh bố thí. Nhưng khi chịu khổ khoét một 
con mắt cho ngoại đạo, bị họ không dùng liệng xuống đất rồi nhổ nước dãi, lấy chân chà đạp lên trên, 
ngài còn thối thất Đại thừa tâm. Thế thì ta thấy sự giữ vững tâm nguyện là điều không phải dễ! Cho 
nên hành giả muốn được đạo tâm không thối chuyển, phải lập thệ nguyện kiên cố. Thể rằng: “Thân 
nầy dầu bị vô lượng sự nhọc nhằn khổ nhục, hoặc bị đánh giết cho đến thiêu đốt nát tan thành tro bụi, 
cũng không vì thế mà phạm điều ác, thối thất trên bước đường tu hành.” Dùng lòng bất thối chuyển 
như thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Để tâm. Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng Bất Thối Tâm 
khiến định quang phát sáng, tính sáng tiến sâu vào, chỉ có tiến mà không thoái. Đó gọi là bất thối tâm 
trụ. Đây là trụ thứ bảy trong thập trụ Bồ Tát là “Bất Thối Chuyển.” Trong Bất Thối Tâm Trụ, thân tâm 
hợp thành, càng ngày càng thêm lớn. Trong giai đoạn nầy Bổ Tát chứng được tâm thanh tịnh và thường 
an trụ nơi lý vô ngại giải thoát—Cultivators must develop firm vows of non-retrogression (non- 
reftrogression mind, unretreating mind), even 1f this body has to endure 1nfinite degradations, pains, and 


2845 


sufferings; or even 1f this body 1s burned to ashes. Zen practitioners should always remember that 
although a practiioner may have repented his past transgressions and vowed to cultivate, his habitual 
delusions and obstructions are not easy to eliminate, nor 1s the accumulation of merits and virtues 
through cultivation of the six paramitas and ten thousand conducts necessarily easy to achieve. 
Moreover, the path of perfect Enlightenment and Buddhahood 1s long and arduous, full of hardship and 
obstructions over the course of unfold eons. lt 1s not the work of one or two life spans. For example, the 
Elder Sariputra, one of the main disciples of Sakyamumi Buddha, had reached the sixth abode of 
Bodhisattvahood in one of his previous incarnations and had developed the Bodhi Mind practicing the 
Paramita of Charity. However, when an externalist (non-Buddhist) asked him for one of his eyes and 
then, Iinstead of using 1f, spat on 1t and crushed 1t with his foot, even Sariputra became angry and 
retreated from the Mahayana mind. We can see, therefore, that holding fast to our vows 1s not an easy 
thing! For this reason, 1f the practitioner wishes to keep his Bodhi Mind from retrogressing, he should 
be strong and frim in his vows. He should vow thus: “Although this body of mine may endure immense 
suffering and hardship, be beaten to death or even reduced to ashes, I shall not, in consequence, 
commit wicked deeds or retrogress in my cultivation.” Practicing with such a non-retrogressing mind 1s 
called “developing the Bodhi Mind.” The light of samadhi emits brightness. When the essence of the 
brightness enters deeply within, they only advance and never retreat. This 1s called the mind of 
1rreversibility. This 1s the seven of the ten stages of never receding or continuous progress. In Non- 
retrosression, perfect unity and constant progress or dwelling of irreversibility. United in body and 
mind, they easily øgrow and mature day by day. In this stage, Bodhisattvas realize serenity of mind and 
also achieve unimpeded liberation. 


CMXCV.Xà Dạ Đa: Tác Giả Vi Diệu Pháp, Phân Tích Ngũ Uẩn, Tam Thập Tụng, Nghiệp Luận, 
Tam Tánh Luận, Nhị Thập Tụng, và Lý Luận Thông Giải—.]ayata: Author oƒ the ƒollowing 
books: Abhidharmakosha, Analysis 0ƒ the Five Skandhas, Thiry Stanzas, Treatise on Karma, 
Tredatise on the Three Nafures, Twenty Stanzas, and Well Explained Reasoring 

Chúng ta không có những ghi chép chi tiết về Tổ Xà Dạ Đa, chúng ta chỉ biết Sư vốn là cư dân vùng 

Bắc Ấn, Tổ thứ XX của Thiền tông Ấn Độ, thầy dạy của ngài Thế Thân Bô Tát. Chúng ta chỉ biết 

rằng Sư là một trong những nhà phê bình vĩ đại và có thẩm quyền nhất vào thời cổ Ấn Độ. Sư là em 

trai của ngài Vô Trước Bồ Tát, và đã biên soạn bộ Vi Diệu Pháp, một tác phẩm có hệ thống và toàn 
diện về diệu pháp, đỉnh của bác học về căn bản thừa. Về sau này Sư theo quan điểm Đại Thừa Du 

Già, và đã viết nhiều tác phẩm như Tam Thập Tụng Về Tâm. Ngài là một trong những triết gia nổi 

tiếng tại Ấn Độ thời đó, được xem như là nhân vật chính trong việc phát triển trường phái Du Già. 

Những tác phẩm của Sư bao gồm: Vi Diệu Pháp, Phân Tích Ngũ Uẩn, Tam Thập Tụng, Nghiệp Luận, 

Tam Tánh Luận, Nhị Thập Tụng, và Lý Luận Thông Giải, vân vân—We do not have detailed records 

Of this Patriarch, we only know that he was a native of Northern India, the twenthieth Patriarch of the 

Indian Zen School, teacher of Vasubandhu. We only know that he was one of the greatest 

commenfators and the the greatest authoritiles of ancient India. He was the younger brother of Asanga, 

and composed The Treasury of Abhidharma (Abhidharmakosha), a complete and systematic account of 
the Abhidharma, the peak of scholarship 1n the Fundamental Vehicle. Later he followed the Mahayana 

Yogachara view, and wrote many works, such as Thirty Stanzas on the Mind (TrimsikaviJnaptI-karika). 

He was one of the famous Indian Buddhist philosophers and writers, and he 1s considered to be the 

mam figure in the early development of the Yogacara tradiion. His wriings ¡nclude: 

Abhidharmakosha, Analysis of the Five Skandhas, Thirty Stanzas, Treatise on Karma, Treatise on the 

Three Natures, Twenty Stanzas, and Well Explained Reasoning, and so on. 


2846 


CMXCVI.Xuân Khai Ni Thiền Sư: Một Đời Bất Hạnh!—Zen Nun Shunkai: A Whole Unƒortunate 
Lực! 
Nàng Xuân Khai xinh đẹp còn có tên là Suzu, khi còn rất trẻ đã bị ép buộc phải lập gia đình, dầu nàng 
không chấp nhận. Sau khi cuộc hôn nhân này chấm dứt, Xuân Khai bắt đầu theo học môn triết ở một 
trường đại học. Nhìn thấy Xuân Khai là ai cũng đem lòng yêu thương. Hơn nữa, chính nàng cũng nảy 
sinh tình yêu với người khác ở bất cứ nơi nào mà nàng đến. Xuân Khai sống trong tình yêu suốt thời 
gian nàng theo học đại học. Rồi sau đó, khi không thỏa mãn với môn triết học nàng tìm đến một ngồi 
chùa để học về thiền. Tại đây các thiển sinh lại đem lòng yêu nàng. Cả đời của nàng Xuân Khai luôn 
thấm đẫm tình yêu. Cuối cùng ở Đông Đô, nàng trở thành một thiền sinh thật sự. Các vị sư huynh đệ ở 
thiển viện chi nhánh của Kiến Nhân Tự đều ca ngợi sự chân thành của Xuân Khai. Một người trong số 
họ tỏ ra rất tương đắc và đã giúp nàng am hiểu về thiển. Vị viện chủ Kiến Nhân Tự lúc đó tên là 
Mokurai, tiếng Nhật có nghĩa là “Mặc Lôi”. Ông là một người rất nghiêm khắc. Ông tự mình nghiêm 
trì giới luật và đòi hỏi các Tăng Ni trong thiển viện của ông cũng làm như vậy. Thời bấy giờ ở Nhật, 
nhiệt huyết mà các Tăng sĩ đã mất đi đối với đạo Phật dường như phục hồi trở lại khi họ được phép 
theo đuổi đời sống có gia đình. Thiển sư Mokurai thường cầm chổi rượt đuổi những người phụ nữ khi 
thấy họ xuất hiện ở bất cứ thuộc viện nào thuộc Kiến Nhân Tự, nhưng ngài càng xô đuổi thì dường 
như họ càng trở lại nhiều hơn. Tại thiển viện chi nhánh, bà vợ của vị đệ nhất tòa trở nên ghen ghét với 
lòng nhiệt thành và sắc đẹp của nàng. Khi nghe các thiển sinh ca ngợi việc hành thiển nghiêm túc của 
Xuân Khai, bà càng thấy lúng túng và khó chịu. Cuối cùng, bà phao tin đồn rằng Xuân Khai đã dan 
đíu với một Tăng sinh trẻ, bạn của nàng. Hậu quả là người Tăng sinh bị trục xuất và Xuân Khai cũng 
bị đuổi ra khỏi thiển viện. Xuân Khai suy nghĩ: “Dầu ta có mắc lỗi về chuyện yêu đương thì bà vợ của 
ông đệ nhất tòa cũng không thể ở lại thiển viện này nếu như bạn ta bị đối xử quá bất công như vậy.” 
Ngay đêm hôm đó, Xuân Khai đã mang một thùng dầu lửa đến châm và đốt rụi ngôi thiển viện đã 500 
tuổi này. Vào sáng ngày hôm sau nàng bị cảnh sát bắt giữ. Một vị luật sư trẻ quan tâm đến nàng và đã 
nhiệt tâm làm cho bản án được nhẹ đi. Nhưng Xuân Khai bảo anh luật sư: “Đừng giúp tôi! Tôi có thể 
sẽ quyết định làm một cái gì khác và cũng sẽ lại vào tù lần nữa.” Cuối cùng, bản án 7 năm tù cũng 
trôi qua và Xuân Khai được thả ra khỏi nhà tù, tại đây ông cai tù 60 tuổi đã đem lòng yêu nàng say 
đấm. Nhưng bây giờ thì mọi người đều nhìn nàng như mộ kẻ “vào tù ra khám”. Không một ai muốn 
liên hệ gì với nàng. Ngay cả những người trong nhà thiển, những người được cho là luôn tin vào sự 
giác ngộ ngay trong kiếp này ngay trên thân này, cũng xa lánh nàng. Xuân Khai chợt nhận thấy rằng 
thiển là một chuyện, và người học thiển lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bà con quyến thuộc của 
nàng cũng không ai muốn có liên hệ gì với nàng. Nàng lâm bệnh, trở nên nghèo khổ và yếu ớt. Rồi 
nàng gặp một vị Tăng thuộc phát Tịnh Độ Chân Tông. VỊ này dạy cho nàng pháp môn niệm danh hiệu 
đức Phật A Di Đà, nhờ đó mà nàng tìm được đôi chút khuây khỏa và thanh thản. Nàng qua đời khi 
nhan sắc vẫn còn tuyệt đẹp và chưa tròn 30 tuổi. Xuân Khai đã viết lại chuyện đời mình trong một nỗ 
lực vô vọng nhằm động viên chính bản thân mình và nàng cũng kể lại phần nào câu chuyện cho một 
nữ văn sĩ. Vì thế mà câu chuyện đời nàng đã được người dân Nhật Bản biết đến. Những người trước 
đây đã từng từ chối Xuân Khai, những người đã từng phỉ báng và ghét bỏ nàng, giờ đây đọc được 
chuyện đời nàng với những giọt nước mắt ăn năn hối hận—The exquisite Shunkai whose other name 
was Suzu was compelled to marry agaisnt her wishes when she was quite young. Later, after this 
marriage has ended, she attended the university, where she studied philosophy. To see Shunkali was to 
fall in love with her. Moreover, whevere she went, she herself fell in love with other. Love was with 
her at the university, and afterwards, when philosophy did not satisfy her and she visited a temple to 
learn about Zen. The Zen students fell in love with her. Shunkars whole life was saturated with love. 
At last in Kyoto she became a real student of Zen. Her brothers in the sub-temple of Kennin praised 
her sincerity. One of them proved to be a congemial spirit and assisted her in the mastery of Zen. The 
abbot of Kennin, Mokural, Silent Thunder, was severe. He kept the precepts himselfand expected this 
disciples to do so. During that time in Japan whatever zeal these monks and nuns have lost for 


2847 


Buddhism they seem to have gained for having wives. Zen master Mokural used to take a broom and 
chase the woman away when he found them 1n any part of the temples, but the more wives he swept 
out, the more seemed to come back. In this particular temple the wife of the head monk became 
Jealous of Shunkais earnestness and beauty. Upon hearing the students praise her serious Zen made 
this wife squirm and i(ch. Finally she spread a rumor about Shunkai and the young man who was her 
friend. As a consequence he was expelled and Shunkai was removed from the temple. Shunkai 
thought: “I may have made a mistake of love, but the monk's wife shall not remain In the temple either 
1f my friend 1s to be treated so unjustly.” In the same night, Shunkai with a can of kerosene set fire to 
the five hundred-year old temple and burned it to the ground. In the morning she found herself in the 
hands of the police. A young lawyer became Interested in her and endeavored to make her sentence 
lighter. Shunkai told the lawyer: “Do not help me, I might decide to do something else which would 
only imprison me again.” At last a sentence of seven years was completed and Shunkai was released 
from the prison, where the sixty-Shunkaiyear-old warden also had become enamored of her. But now 
everyone looked upon her as a “jailbird”. No one would associate with her. Even the Zen people, who 
are suppoed to believe in enlightenment in this life and with this body, shunned her. Zen, Shunkai 
found, was one thing and the followers of Zen quite another. Her relatives would have nothing to do 
with her. She grew sick, poor, and weak. She met a Shinshu monk who taught her the name of Amida 
Buddha and ¡n this Shunkai found some solace and peace of mind. She passed away when she was still 
exquisitely beautiful and hardly thirty years old. She wrote her own story in a futile endeavor to 
support herself and some of 1t she told to a woman writer. So 1t reached the Japanese people. Those 
who reJected Shunkal, those who slandered and hated her now read of her life with tears of remorse. 


CMXCVII.Xử Chân: Làm Con Trâu Nhà Họ Lý Ở Dưới Chân Núi— Ts*u-chen: An Ox 0ƒ the Ly 
Family at the Foot oƒ the Mountain 
Xử Chơn Lộc Môn, tên của một vị Thiển sư Trung Hoa vào thế kỷ thứ chín và thứ mười. Hiện nay 
chúng ta không có nhiều tài liệu chỉ tiết về Thiền Sư Xử Chơn Lộc Môn. Chúng ta chỉ biết Sư đã cùng 
thầy mình là Tào Sơn Bổn Tịch từ Phúc Châu, đã phát huy phái Tào Động, là một trong hai phái Thiển 
hiện vẫn còn ở Nhật Bản. Sau khi từ biệt Tào Sơn, Sư đi khắc cả nước, tùy theo hoàn cảnh mà thuyết 
giảng Phật pháp. Một hôm có một vị Tăng hỏi Thiền Sư Xử Chơn Lộc Môn: "Thế nào là gia phong 
của Hòa Thượng?" Sư đáp: "Muối không giấm." Vị Tăng lại hỏi Thiển Sư Xử Chơn Lộc Môn: "Thế 
nào là đạo nhơn?" Sư đáp: "Miệng giống hệt lổ mũi." Vị Tăng lại hỏi Thiển Sư Xử Chơn Lộc Môn: 
"Chợt gặp khách đến đem cái gì đối đáp?" Sư đáp: "Cổng gỗ cửa lá cảm ơn ông đi qua." Vị Tăng lại 
hỏi Thiền Sư Xử Chơn Lộc Môn: "Hòa Thượng trăm tuổi sẽ đi về đâu?" Sư đáp: "Làm con trâu nhà họ 
Lý ở dưới núi." Theo truyền thống Thiên tông, giáo pháp nhà Thiển được truyễn trực tiếp từ tâm của 
vị Thây đến tâm của đệ tử mà không phải dùng đến ngôn từ hay khái niệm. Chính vì vậy mà khi trả 
lời vị Tăng, Thiền sư Xử Chơn chỉ nói những gì không dính dáng gì đến câu hỏi của người đệ tử. Và 
việc này đòi hỏi người đệ tử phải chứng tỏ cho thầy mình thấy sự chứng nghiệm chân lý trực tiếp của 
mình —Zen Master Ts°u-chen Lu-men, name of a Chinese Zen monk In between the ninth and tenth 
centuries. We do not have a lot of detailed documents on this Zen Master. We only know that together 
with his master, Zen Master Ts'ao-shan Pen-chi from Fu-chou, developed the 'Ts'ao-tung school of Zen, 
one of the two schools of Zen still active in Japan today. After his departure from Ts'ao-shan, he 
wandered through the country and instructed people in the Buddha-dharma 1n accordance with the 
circumstances that presented themselves. One day, a monk asked, "What 1s the family tradition of the 
Master?" Ts°u-chen replied, "Salt without vinegar." The monk asked, "What 1s the one who seeks 
enlightenment?" 'Ts°u-chen replhied, "Mouth and nose are the same." The monk then asked, "All of a 
sudden, a guest comes, what do you use to reply?” Ts°u-chen replied, “Thanks for your passing through 
the wooden gate and the thatched door." The monk asked, "When you pass away, where will you go?” 
Ts”°u-chen replied, "An ox of the Ly family at the foot of the mounftain."” According to Zen tradition, 1s 


2848 


teachings are passed on directly from the mind of the master to that of the disciple, without recourse to 
words and concepts. Thus, when replying to the monk, Zen master Ts°u-chen only said something that 
was not related to the questions. And this requires that students demonstrate their direct experlence of 
truth to their teachers, who serve as the arbiters who authenticate the experlence. 


CMXCVTIII.Y Sơn: Y Son 
l1) Chân Thân và Chân Tâm— True Body and True Mind 
Lúc trụ trì chùa Nam Mô, trong làng Yên Lãng (có lẽ trong tỉnh Sơn Tây, Bắc Việt), Thiển Sư Y Sơn 
(2-1213) thường dạy chúng rằng: “Mấy ông nên biết, Như Lai thành Chánh Giác, đối với tất cả nghĩa 
lý, không còn có chỗ quán sát. Đối với các pháp bình đẳng, không có gì nghi hoặc, không hai, không 
tướng, không đi, không dừng, không lường, không hạn, xa ha hai bên, ở nơi trung đạo, vượt hết thầy 
văn tự, truyền được thân lượng bằng hết thảy chúng sanh, được thân lượng bằng hết thảy mọi cõi, được 
thân lượng bằng hết thảy tam giới, được thân lượng bằng hết thảy chư Phật, được thân lượng bằng hết 
thảy ngôn ngữ, được thân lượng bằng hết thấy chân như, được thân lượng bằng hết thảy pháp giới, 
được thân lượng bằng hết thảy hư không giới, được thân lượng bằng hết thẩy vô ngại giới, được thân 
lượng bằng hết thắy nguyện, được thân lượng bằng hết thẩy hành, được thân lượng bằng hết thầy tịch 
diệt.” Sau đó, Sư lại nói bài kệ về “Chân thân và Chân tâm.” Đây cũng là một trong những bài kệ 
thiền nổi tiếng của Sư: 

“Như Lai thành chánh giác, 

Tất cả lượng bằng thân. 

Xoay lại chẳng xoay lại, 

Trong mắt con ngươi nằm. 

Chân thân thành vạn tượng, 

Vạn tượng thành chân thân. 

Cung trăng cành quế đỏ, 

Quế đỏ tại một vâng.” 
(Như Lai thành chánh giác, Nhất thiết lượng đẳng thân. Hồi hỗ bất hồi hỗ, Nhãn tinh đổngtử thần. 


Chân thân thành vạn tượng, Vạn tượng thành chân thân. Nguyệt điện vinh đan quế, Đan quế 
tại nhất luân)—When he dwelt at Nam Mo Temple, he always instructed his disciples: “All of you 
should know that when the Tathagata attained Perfect universal enlightenment or Supreme OT 


perfect enlightenment (Anufttara-samyak-sambodhn), regarding meanings and priciples, there 1s nothing 
left for him to contemplate. With regard to equality of all dharmas, he had no doubts, no duality, no 
form, not going, not, stopping, not measureable, not limit, abandoning of the two extremes of 
eternalism and annihilationism, dwelling in the Middle Way, transcending all words and speech. The 
Tathagata could mamifest bodies as numerous as all sentient beinss; he attained the body that 1s equal 
to all realms; he attained the bodies as numerous as the three spheres of existence; he attained the 
body that is equal to all Buddhas' bodies; he attained the body that 1s equal to all words and speech; he 
atfained the body that ¡s equal to True Suchness; he attained the body that 1s equal to all realms of 
dharma (Dharmadhatu); he attained the body that 1s equal to the visible vault of space; he attained the 
body that 1s equal to alÏ pervasive realms; he attained the body that 1s equal to all vows; he attained the 
body that 1s equal to all practices (manners of action); he attained the body that 1s equal to all tranquil 
and extinct realms.” Zen master Y Son also spoke a verse. This 1s one of his famous Zen poems about 
true body and true mind: 
“The Thus Come Ône attained 

complete enlightenmernt, 

Realizing the dharma body 1s equal to all things. 

Whether you turn around or not, 

The 1rises in your eyes still shine bright. 


2849 


The True Body becomes all phenomena, 

All phenomena become the True Body. 

In the Palace of the Moon, 

stands the beautiful red cinnamon. 

The red cinnamon stands talÏ in the one circle.” 
Khi sắp thị tịch, Sư gọi đệ tử lại và bảo họ: “Ta không trở lại đây nữa.” Bấy giờ, tất cả hoa trên cây 
trước chùa bỗng nhiên rơi rụng, chim chóc quanh chùa kêu khóc bi thương suốt ba tuần không dứt. 
Ngày 18 tháng 3 năm thứ 6 niên hiệu Gia Kiến, 1216, Sư ngồi kiết già và an lành thị tịch——When he 
was about fo pass away, he convened his disciples and told them: “I will not return to this world.” At 
that time, all flowers on the trees in front of the temple suddenly fell, and swallows and sparrows 
around the temple sadly cried without stopping for three weeks. On the eighteenth day of the third 
month, during the sixth year of the dynasty tile of Gia Kien, in I2ló6, he sat cross-legsed and 
peacefully passed away. 


2) Y Sơn: Danh Lợi Và Phúc Duyên— Fame-Gain and Blessing-CondiHions 
Sau khi nhận tâm ấn từ Thiền sư Viên Thông, Thiền Sư Y Sơn (2-1213) du phương khắp nơi hóa chúng, 
chỉ tập trung vào những sinh hoạt lợi tha. Sư thường sử dụng tất cả tài vật cúng dường vào Phật sự. Có 
lần Sư làm một bài văn khuyên người: 
“Ham danh chuộng lợi, 
Đều như bọt nước trôi sông. 
Kết phúc duyên gieo, 
Ấy là trong lòng hoài bão.” 
After receiving the mind seal from ZZen master Vien Thong, he wandered everywhere fo convert 
people, solely concentrated on altruistic activities. He always spent all the money and donations 1n 
Buddha-works. He once wrote an exhortation on encouraging people in well-doing: 
“Greedy for fame and fond of gain, 
AlI are like bubbles floating in the water. 
Planting blessing and sowing conditions, 
All these are precious pearls 1n our heart.” 


3) Y Sơn: Mọi Việc Đều Là Dòng Suối Giải Thoát— Everything Is the Stream oƒ Liberation 

Lúc cao tuổi, Thiền Sư Y Sơn (2-1213) đời về làng Yên Lãng để tiếp tục hoằng hóa Phật giáo cho đến 
khi ngài thị tịch vào năm 1213. Ngài thường nhấn mạnh về việc “xa lìa hai bên để chỉ trụ vào trung 
đạo, vượt ngoài tất cả văn tự': “Đối với hành giả tu Thiền, mọi việc đều là Dòng suối Giải Thoát. Một 
khi chúng ta đã bước vào dòng suối nầy và nếm được hương vị giải thoát, chúng ta sẽ không còn phải 
trở lại nữa, không còn nhận thức và hành động sai lầm nữa. Tâm trí chúng ta sẽ biến đổi, chuyển 
hướng, nhập lưu. Chúng ta không còn rơi vào đau khổ nữa. Lúc bấy giờ bạn sẽ vứt bỏ mọi tác động sai 
lầm, bởi vì chúng ta thấy rõ mọi hiểm nguy trong các động tác sai lầm nầy. Chúng ta sẽ hoàn toàn đi 
vào đạo. Chúng ta hiểu rõ bổn phận, sự vận hành, lối đi, và bản chất tự nhiên của con đường nầy. 
Chúng ta sẽ buông xả mọi chuyện cần buông xả và tiếp tục buông xả mọi chuyện, không cần ưu tư 
thắc mắc. Nhưng tốt nhất, chẳng nên nói nhiều về những điều nầy, mà hãy bắt tay vào việc thực hành. 
Đừng chân chờ gì nữa, đừng do dự, hãy lên đường. Hành giả phải luôn nhớ rằng vì sao mình bị ma 
chướng. Vì tánh của mình chưa định. Nếu tánh định rồi thì lúc nào mình cũng minh mẫn sáng suốt và 
thấu triệt mọi sự. Lúc đó chúng ta luôn thấy “nội quán kỳ tâm, tâm vô kỳ tâm; ngoại quán kỳ hình, 
hình vô kỳ hình.” Nghĩa là chúng ta quán xét bên trong thì không thấy có tâm, và khi quán xét bên 
ngoài cũng không thấy có hình tướng hay thân thể. Lúc đó cả thân lẫn tâm đều là “không” và khi quán 
xét xa hơn bên ngoài thì cũng không bị ngoại vật chi phối. Lúc mà chúng ta thấy cả ba thứ thân, tâm 
và vật đều không làm mình chướng ngại là lúc mà chúng ta đang sống với lý “không” đúng nghĩa theo 


2850 


Phật giáo, có nghĩa là chúng ta đang đi đúng theo “Trung Đạo” vì trung đạo phát khởi là do dựa vào lý 
“không” nây. Trung đạo đúng nghĩa là không có vui, mừng, không có bực dọc, không có lo buôn, 
không có sợ hãi, không yêu thương, không thù ghét, không tham dục. Các ông nên biết, Như Lai thành 
Chánh Đẳng Chánh Giác, đối với tất cả nghĩa không còn chỗ nào quán sát, đối với pháp bình đẳng 
không có gì nghi hoặc, không tâm, không tướng, không đi, không dừng, không lường, không ngăn, xa 
la hai bên, trụ ở trung đạo, vượt ngoài tất cả văn tự. Vì vậy, khi chúng ta quán chiếu mọi vật phải 
luôn nhớ rằng bên trong không có vọng tưởng, mà bên ngoài cũng chẳng có tham cầu, nghĩa là nội 
ngoại thân tâm đều hoàn toàn thanh tịnh. Khi quán chiếu mọi sự mọi vật, nếu chúng ta thấy cảnh vui 
mà biết vui, thấy cảnh giận mà biết là giận, tức là chúng ta chưa đạt được tánh định. Khi cảnh tới mà 
mình bèn sanh lòng chấp trước, sanh lòng yêu thích hay chán ghét, tức là tánh mình cũng chưa định. 
Hành giả nên luôn nhớ rằng thuận cảnh đến mình cũng vui mà nghịch cảnh đến mình cũng hoan hỷ. 
Bất luận gặp phải cảnh ngộ thuận lợi hay trái ý mình cũng đều an lạc tự tại. Sự an lạc nầy là thứ an 
lạc chân chánh, là thứ hạnh phúc thật sự, chứ không phải là thứ an lạc hay hạnh phúc đến từ ngoại 
cảnh. Hương vị của sự an lạc bất tận nây vốn xuất phát từ nội tâm nên lúc nào mình cũng an vui, lúc 
nào mình cũng thanh thắn, mọi lo âu buôn phiền đều không còn nữa. Hành giả nên luôn nhớ về ba cái 
tâm không thể nắm bắt được: tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm bắt, và tâm 
vị lai không thể nắm bắt. Vì vậy khi sự việc xãy ra thì mình đối phó, nhưng không khởi tâm phan 
duyên, được như vậy thì khi sự việc qua rồi thì tâm mình lại thanh tịnh, không lưu giữ dấu vết gì. Ngài 
thường nhắc nhở đệ tử: “Chân thân là thân chân thật của Phật. Khi đức Phật thành chánh đẳng chánh 
giác, chân thân của Ngài trở thành vạn tượng (mọi hiện tượng). Lúc đó chơn tâm của Ngài như một 
tấm gương có thể chiếu bất kỳ hướng nào, và nó luôn chiếu mọi thứ một cách bình đẳng như nhau.” 
Hành giả nên nhớ chân tâm là một thực thể chung gồm hai phần hữu vi và vô vi. Chân tâm có hai 
phần: tánh và tướng. Phần Tánh gọi là chân như môn, phần Tướng gọi là sanh diệt môn. Chân như 
không rời sanh diệt, sanh diệt tức là chân như. Bởi thế Mã Minh Bồ Tát gọi phần chân như là tạng Như 
thật không, phần sanh diệt là tạng như thật bất không. Cả hai đồng chung một thể tánh như thật. Ví 
như mặt biển to rộng, không thể chỉ chấp nhận phần nước mà bỏ đi phần sóng bọt; vì chấp như thế tức 
đã sai lạc với hiện tượng của biển, mà cũng chẳng biết biển là gì? Cho nên bỏ sự tức lý không thành, 
bác tướng thì tánh không đứng vững. Theo Kinh Kim Cang, Đức Phật bảo: “Kẻ nào dùng sắc tướng âm 
thanh thấy và tìm cầu ta, là kẻ hành tà đạo. Nhưng liền theo đó Ngài lại bảo: “Tu Bồ Để! Ông đừng 
nghĩ rằng Như Lai không dùng tướng cụ túc đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tu Bồ Đề! 
Nếu ông suy nghĩ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là nói các pháp đoạn diệt. Đừng nghĩ 
như thế! Tại sao? Vì phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đối với các pháp không nói tướng 
đoạn diệt. Trước tiên Đức Phật dạy đừng theo âm thanh sắc tướng mà tìm đạo, nhưng liền sau đó 
Ngài lại nhắc nhở “cũng đừng rời bỏ âm thanh sắc tướng hoặc diệt hết các pháp để phát tâm cầu đạo. 
Như thế ta thấy đạo chẳng thuộc về sắc, mà cũng chẳng thuộc về không. Tìm chấp một bên là sai lầm. 
Trong Phật giáo chánh niệm là luôn tỉnh thức về tất cả mọi sinh hoạt, từ vật chất đến tinh thần. Hành 
giả giữ tâm chánh niệm là vị ấy hiểu biết rõ ràng về những hoạt động của cơ thể mình và luôn tỉnh 
thức về những uy nghỉ: khi đi, đứng, ngồi hay nằm. Tất cả những hoạt động của cơ thể hành giả đều 
làm với cái tâm tỉnh thức. Khi đi tới đi lui, khi nhìn tới hoặc nhìn một bên, hành giả chú tâm hay biết 
rõ ràng; khi co tay co chân hay khi duỗi tay duỗi chân hành giả luôn làm trong chánh niệm; khi mặc 
quần áo, khi ăn, uống, nhai, vân vân, hành giả phải luôn chú tâm hay biết rõ ràng; khi đi, đứng, ngồi, 
nằm, hành giả phải luôn giữ chánh niệm; khi nói cũng như khi không nói hành giả phải luôn hay biết 
rõ ràng—When he was old, Zen master Y Son moved to Yên Lãng village to preach Dharma until he 
passed away In 1213. He always emphasized on “staying away from the sides, dwelling in the middle 
way, and surpassing all the words": “For Zen practfitioners, everything 1s the stream of liberation. Once 
having entered this stream and tasted liberation, we will not return, we wIll have gone beyond 
wrongdoing and wrong understanding. Our mind wiÏll have turned, will have entered the stream, and 1t 
will not be able to fall back Into suffering again. How could it fall? It has given up unskillful actions 


2851 


because 1t sees the danger in them and can not again be made to do wrong 1n body or speech. It has 
entered the Way fully, knows 1ts duties, knows 1s work, knows the Path, knows 1ts own nature. It lets 
go of what needs to be let go of and keep letting go without doubting. But 1t 1s best not to speak about 
these matters too much. better to begin practice without delay. Do not hesitate, Jjust get going. 
Practtoners should always remember the reasons why we have demonic obstructions. They occur 
when our nature 1s not settled. If our nature were stable, it would be lucid and clear at all tmes. When 
we Iinwardly observe the mind, yet there 1s no mind; when we externally observe the physical body, 
yet there is no physical body. At that time, both mind and body are empty. And we have no 
obstructions when observing external obJects (they are existing, yet in our eyes they do not exIst). We 
reach the state where the body, the mind, and external obJects, all three have vanished. They are 
existing but causing no obstructions for us. That 1s fo say we are wholeheartely following the principle 
of emptiness, and the middle way 1s arising from 1t. In the middle way, there 1s no Joy, no anger, no 
Sorrow, no fear, no love, no disgust, and no desire. You all should know that Buddha attains the Perfect 
Universal Enlightenment (Anuttara-samyak-sambodhi), has no examinations about all the meanings, 
has no doubts about the đharma of equality, bears no mind and no appearance, does not go and does 
not sfop, passes beyond all measures and boundaries, stays away from the two sides, dwells in the 
middle way, and surpasses all the words. So, when we contemplate on everything, we should always 
remember that internally there are no idle thoughts, and externally there 1s no greed. Both the body 
and mind are all clear and pure. When we contemplate on things, 1Ÿ we are delighted by pleasant states 
and upset by states of anger, we know that our nature 1s not settled. If we experience greed or disgust 
when sfates appear, we also know that our nature 1s not settled. Practitioners should always remember 
that we should be happy whether a good or bad state manifests. Whether 1t 1s a Joyful situation or an 
evil one, we will be happy either way. This kind of happiness 1s true happiness, unlike the happiness 
brought about by external situations. Our mind experiences boundless Joy. We are happy all the time, 
and never feel any anxiety or affliction. Practiioners should always remember about the three 
unattainable mind: the mind of the past 1s unattainable, the mind of the present 1s unattainable, and the 
mind of the future 1s unattainable. Thus, when a situation arises, deal with 1t, but do not try to exploIt 1t. 
'When the situation 1s gone, 1t leaves no trace, and the mind 1s as pure as 1ƒ nothing happens. He always 
reminded his disciples: “The true body 1s Buddha as absolute (dharmakaya). When the Buddha 
attained complete enlightenmert, His true body becomes all phenomena. At that moment, His true 
mind 1s similar to a mirror that can turn toward any directions, and it always reflects equally on 
everything.” Zen practiioners should remember that true mind 1s a common tfrue state encompassing 
both the conditioned and the unconditioned. The true mind has two aspectfs: essence and marks. The 
aspect of essence 1s called the door of True Thusness, the aspect of marks 1s called the door of Birth 
and Death. True Thusness 1s Inseparable from Birth and Death. Birth and Death are True Thusness. 
Thịs 1s why Patriarch Asvaghosha called True Thusness the truth-like Emptiness Treasury and Birth 
and Death the “truth-like Non-Emptiness treasury.` True Thusness and Birth and Death have the same 
truth-like nature. For Instance, the øgreat ocean, we cannot accept sea water but not waves. lÝ we were 
to do so, we would be wrong about the mamifestations of the ocean and fail to understand truly what 
the ocean 1s. Therefore, when we abandon phenomena, noumenon cannot stand by 1tself; when we 
reject marks, essence cannot remain stable. In the Diamond Sutra, the Buddha stated: “Who sees Me 
by form, who seeks Me In sound, perverted are his footsteps upon the way, for he cannot perceive the 
Tathagatha.` However, the Buddha immediately told Subhuti: “Subhuti, do not think the opposite either 
that when the Tathagatha attained Supreme Enlightenment 1t was not by means of his possession of the 
thirty-two marks of physical excellence. Do not think that. Should you think that, then when you begin 
the practice of seeking to attain supreme enlightenment you would think that all systems of phenomena 
and all conceptions about phenomena are to be cut off and reJected, thus falling 1nto nihilism. Do not 
think that. And why? Because when a disciple practices seeking to attain supreme enlightenment, he 


2852 


should neither grasp after such arbitrary conceptions of phenomena nor reJect them.' First, the Buddha 
taught that we should not follow sounds, forms and marks in seeking the Way. But right after that, He 
reminded that at the same time, we should not abandon sounds, forms and marks, nor should we 
destroy all dharmas. Thus we can see that the Way belongs neither to forms, nor to emptiness. CÏlinging 
to either aspect 1s misguided. In Buddhism, mindfulness means being aware of all activities, both 
physical and mental. A meditator who 1s mindful of his bodily activitiles becomes aware of his postures: 
when walking, standing, siting or lying down. All hs bodily activities he does with mindfulness. In 
walking to and from, in looking ahead and in looking aside, he applies mindfulness; in bending and 
stretching he applies mindfulness; in wearing clothes, in eating, drinking, chewing, etc. he applies 
mindfulness; in walking, standing, sitting, lying down, he applies mindfulness; in keeping awake, 
speaking, and being silent, he applies mindfulness. 


CMXCIX.Yamamoto Gempo: Vị Thiền Sư Nổi Tiếng Về Thư Đạo Thời Cận Đại—The Most 
Renowncd Modern Masters 0ƒ the Way oƒ Writing 

'Yamamoto Gempo (1866-1961) là tên của một trong những thiển sư Nhật Bản xuất sắc nhất trong thời 
hiện đại. Người ta thường gọi ông là Bạch Ẩn của thế kỷ XX. Đầu những năm ông 20 tuổi, ông đã rời 
bỏ vợ con và tài sản để đi chu du. Cuối cùng ông vào một tu viện thiển. Đến năm 49 tuổi ông được 
xác nhận bởi thiển sư Sohan tại thiển viện Empuku. Cho tới khi đã luống tuổi, ông vẫn còn gần như 
mù chữ, vì cuộc sống khó khăn và mắt mờ. Thị giác của ông có khá hơn khi ông rèn luyện tâm linh, và 
sau đó ông trở thành một trong những vị thầy nổi tiếng nhất trong thư đạo. Ông cũng nổi tiếng vì lối 
sống kỳ quặc của mình, thích uống rượu gạo và thích đàn bà. Ông là một trong những thiền sư đầu tiên 
chu du khắp thế giới: Ấn Độ, châu Phi, châu Âu và Mỹ quốc. Ông còn khôi phục lại tu viện Ryutaku 
trong tỉnh Shizuoka và trong nhiều năm liền ông đứng đầu tu viện nầy, nơi mà ngày trước Bạch Ấn 
cũng từng làm viện trưởng. Đến năm 82 tuổi, ông miễn cưỡng chấp nhận việc bổ nhiệm mình làm viện 
trưởng tu viện Myoshin ở Kyoto—Name of one of the most outstanding Japanese Zen masters of 
modern times, often called the "twentieth-century Hakuin”. In his early twenties, threatened by 
complete blindness, he left his wife and property, went on pilgrimage, and eventually entered a Zen 
monastery. At the age of forty-nine he received the seal of confirmation from Master Sohan of 
Empuku-Ji monastery. Yamamoto Gempo was virtually an ilÏliterate until middle age because of his life 
circumstances and bad eyesight. His eyesight somewhat improved during his spiritual traimng, and 
later he became one of the most renowned modern masters of the way of writing. He 1s also known for 
his eccentric lifestyle, his love of rice wine, and his fondness for women. He was one of the first Zen 
masters to travel throughout the world: to India, Africa, Europe, and the United States. He also restored 
the Ryutaku-jJi monastery near Mishima 1n SH¡zouka province, of which Hakuin ZenJi had once been 
abbot, and was himself the abbot there for many years. At the age of eighty-two he reluctantly 
accepted an appointment as abbot of the Myoshin-JI monastery in Kyoto. 


M. Yui-e: 

1) Cội Gốc Sanh Tử—Sources oƒ Bừth and Death 

Sư Goshu đến gặp thiển sư Yui-e và nói: "Tôi đã học thiển nhiều năm, nhưng không có kết quả. Xin 
ngài chỉ dạy." Thiển sư Yui-e nói: "Đạo thiển vốn không có gì bí mật cả. Chỉ là vấn để thoát ly sanh tử 
mà thôi." Goshu hỏi: "Làm cách nào thoát ly sanh tử?" Thiền sư Yiu-e cao giọng đáp: "Mỗi niệm sanh 
diệt của ông là cội gốc sanh tử." Với những lời này, Goshu đi vào thâm định, cảm thấy như mình vừa 
trút một gánh nặng vậy—Goshu came to Zen master Yui-e and said, "I have been studying Zen for 
many years, but have not yet succeeded. Please øgive me some guidance." Yui-e said, ”There 1s no 
secret trick to Zen study. Is just a matter of freedom from birth and death." Goshu asked, "How does 
one pass through bírth and death to freedom?” Raising his voice, Yui-e said, "Your every passing 


2853 


thought 1s birth and death!" At these words Goshu went 1nto ecsfasy, feeling as 1f he had put down a 
heavy burden. 


2) Yui-e: Thú Nhận Phải Đương Đầu Với Những Khó Khăn Trong Thiền Tập!—Conƒession oƒ 
Dealing With DỰƒiculties in Zen Paractices! 

Có lần, thiển sư Yui-e, một vị trưởng lão của dòng Thiển Tào Động, tâm sự với thiển sư Bàn Khuê 
Vĩnh Trác: "Tôi đã phát tâm tu hành vào lúc 17 hay 18 tuổi. Suốt trên ba mươi năm, tôi chuyên tâm 
hành thiển, hiếm khi đặt lưng xuống chiếu, tập trung nhất niệm, nhưng vẫn thấy khó khăn trong việc 
thanh lọc tạp niệm và vọng kiến. Mãi đến những năm gần đây, tâm trí mới được trong sáng và đạt 
được niềm an lạc. Về phần ông, ông đã từng dụng công như thế nào?" Thiển sư Bàn Khuê Vĩnh Trác 
đáp: "Khi còn trẻ tôi cũng nỗ lực thực hành thiển quán, nhưng một ngày nọ tôi mới chợt nhận ra rằng 
tông môn của mình là tông môn của những người với con mắt giác ngộ, và không một ai có thể dựa 
vào người khác để đạt đến giải thoát. Từ đó trở đi tôi vượt lên khỏi những mối quan tâm khác mà chỉ 
tập trung vào mục đích kiến tánh mà thôi. Vì lý do đó, tôi đã làm chủ được khả năng nhận biết mức độ 
chứng đắc của những thiền giả khác trên con đường giác ngộ"—Yui-e, an elder of the Soto school of 
Zen, came to Zen master Banket and said, "IÏ was inspired when Ï was seventeen or eighteen years old. 
For over thirty years I sat for long periods without lying down, concentrating single-mindedly, but 
found errant thoughts and false consciousness hard to erase. In recent years my mind and Intellect have 
both become clear, and I have attained peace. How did you concenfrate 1n the past?" Bankel replied, "I 
too toiled over the occurence of thoughts when I was young, but one day suddenly I realized that our 
school 1s the school of the enlightened eye, and no one can help another without clear perception. 
From that time on I transcended all other concerns and concentrated on working solely on attainment 
of clear vision. For this reason, I have mastered the ability to see whether other people have true 
perception." 


MI. Yuren: 
1) Yuren: Cầu Nguyện Dâng Lên Thần!— Pray to the Spirits! 
Dưới đây là bài thơ mà thiển sư Yuren đã viết để dâng lên thần: 
"Dâu chẳng có gì để cầu xin, 
Vì ta đã từ chối tự ngã 
Xin dâng lời cầu nguyện đến chư Thần, 
Cho cõi lòng ta có chỗ đi về." 
And this was Yuren's song to the SpITItS: 
"“Though Ƒ've nothing to ask 
For the self ve abandoned, 
Let me pray to the sp1rifs 
For the path of the heart." 


2) Yuren: Cơ Hội Chứng Nghiệm—An Occasion ío Test 
Có một lần một vị Tăng trú ngụ trong khu dành cho khách Tăng tại một ngôi chùa đã vô tình làm cháy 
rụi cả khu. Sư Yuren đã viết bài thơ: 
"Hãy xem một dịp như thế 

Là cơ hội chứng nghiệm 

Thể tánh chân như vô nhiễm." 
Once a certain monk who had been living in borrowed quarters at a temple accidentally caused 1t to 
burn down. Ôn this occasion, Yuren wrote: 

“Use such an occasion fo test 

The ultimate unshakability 


2854 


Of the usually immutable mind." 


3) Yuren: Diện Mạo Thực Sự Của Mình!— Thủs Is Your Real Appearance! 
Có một lúc thiển sư Yuren là trụ trì của một ngôi tự viện ở kinh đô Edo vào thời Đệ Tam Tướng Quân. 
Cảm khái khi đọc được những tấm gương giác ngộ của những bậc cổ đức Phật tử, Sư quyết định rời bỏ 
chức vụ trụ trì để tu tập xa hơn trên con đường phát triển tâm linh của chính mình. Sư đã để lại chùa 
một bức thư từ nhiệm với lý do bệnh hoạn không thể đảm nhiệm được chức vụ này. Sư Yuren âm thầm 
hành cước đến trung tâm văn hóa truyền thống Nhật Bản, cố đô Kyoto. Sư dừng chân lại tại nhiều nơi 
ở cố đô, nhưng chẳng bao giờ tích tụ bất cứ tài sản nào. Sáng tối sư đều tụng kinh Phật, lúc rảnh Sư lại 
làm thơ. Ông không đem theo bên mình một tập thơ nào cả, ông không hề có khái niệm nào về niêm 
luật thơ, mà chỉ thể hiện tư tưởng của mình mà thôi. Chính vì vậy mà thơ của ông rất thẳng thắn. Có 
một lần Sư viết một bài kệ minh họa bức tranh về một người đẹp ngắm nhìn một chiếc sọ người: 
"Giờ đây 

Nàng sẽ không cần đến gương 

Nàng đã nhìn vào ngày đêm 

Và thấy được 

Diện mạo thực sự của mình." 
'Yuren was the abbot of a certain temple in Edo at one time, the capital city of the Third Shogunate. He 
was so 1nspired by his readings of biographies of eminent Buddhists of ancient times, however, that he 
decided to leave his post to do further work on hís own spirtual development. Leaving a letter 
claiming to be i1ll and unable to manage his duties as abbot. Yuren traveled alone and in secret to 
Kyoto, the ancient capifal and center of traditional culture. Staying 1n various pÏlaces In the Kyoto area, 
Yuren never accumulated any possessions whatsoever throughout his life. Morning and night he 
chanted Buddhist invocations, and he composed poetry 1n his free time between religIous exXercIses. 
Yuren đid not own a single book of poetry. He had no idea how to adorn his language and just 
expressed his thoughts. Yet for that very reason his poetry had a quality of genuine directness that set 
apart from the crowd. Once he wrote a verse for a caption on a picture of a beauty looking at a skull: 

"Now you surely wont pick up the mirror 

'You've been looking in morning and night, 
Seeing that this 1s your real appearance." 


4) Yuren: Thân Xác Nào Sẽ Làm Môi Cho Ngọn Lửa Ngày Mai?—Whose Body WiII Be the 
Kindling Tomorrow? 
Sư Yuren đã để lại nhiều bài thơ với tựa để chỉ có một chữ, trong số đó có bài: 
"Hôm nay, 
Tôi nhìn lại 
Thấy làn khói bay lên 
Từ đâu đó 
Bên kia những cánh đồng. 
Thân xác nào, 
Sẽ làm mỗi cho ngọn lửa ngày mai?" 
He wrote several poems with single letters for titles, among them this one: 
"Looking over the fields, 
I see the unknown smoke 
Rising agann today. 
Whose body will be 
The kindling tomorrow? 


2855 


5) Yuren: Thế Sự Vốn Vô Thường!— The World Is Inconstant! 
Có một người đến xin Sư Yuren một bài thơ khi sắp sửa phục vụ cho một nhà quý tộc: 
"Bước vào vận hội lớn trong đời, 
Bạn đừng quên tự nhắc mình 
Rằng thế sự vốn vô thường." 
At the request of someone goïng 1nfo the service of a noble, Yuren wrote: 
"When youTre headed for good fortune, 
dontt forget to remember 
that the world 1s Iinconstant." 


6) Yuren: Thiên Nga Bay Qua Dưới Ánh Trăng—Geese F lying Past the Moon 
Bài thơ này của Yuren nói về một con thiên nga bay qua bên dưới ánh trăng: 
"Thiên nga đã bay lướt qua rồi, 
Tiếng kêu đã dứt trong đêm 
Lồng ta còn ở lại 
Trên vâng trăng thu." 
This poem 1s on geese flying past the moon: 
“Thouph the geese 
Go flying by crying, 
My heart stays 
On the autumn nighfs moon." 


MII.Yushoshi: Y Trung Thiền Vị —Zen Flavors in Medicine 

Tomomura Yushoshi sinh ra tại Ñagasaki, thương cảng duy nhất của Nhật Bản mở cửa giao thương với 
nước ngoài. Người ta nói ông là kết quả của mối quan hệ ngắn ngủi giữa một thương gia Trung Hoa và 
một cô gái làng chơi địa phương. Khi ông đã là một thầy thuốc danh tiếng, nếu có ai hỏi về lai lịch của 
mình ông bình thản cho biết rằng mình là con của một cô gái làng chơi ở Nagasaki. Mọi người đều tán 
dương sự trung thực và cá tánh mạnh mẽ của ông. Theo những ghi nhận được đệ tử viết lại, Tomomura 
Yushoshi là người không hề quan tâm đến danh lợi, nhưng lại thích cái gì đúng và khinh thường cái gì 
sai trái. Vốn ham thích Phật pháp và ưa chuộng việc cứu thế độ sanh. Vì mục đích này mà ông đã theo 
học y thuật với Lão giáo nghệ thuật tâm lý Phật giáo từ những hành giả người Hoa, và sau đó tu tập 
thiển định trong suốt ba năm ròng rã cho đến khi thức ngộ. Yushoshi chữa trị theo đúng sự đồi hỏi của 
lương tâm một thây thuốc với những kết quả đáng kể. Ở tuổi ba mươi ông mở phòng khám bệnh ở 
Kyoro, ông là khách danh dự của các lãnh chúa trong khắp xứ. Người ta cũng nói rằng ông cũng là 
người bạn của các vị cao Tăng trong trường phái Hoàng Bá Nhật Bản, một nhánh Thiển Trung Hoa 
vừa mới du nhập sang Nhật vào thời đó. Yushoshi còn tinh thông thuật bói toán, phong thủy và thiên 
văn. Người ta nói ông truyền dạy những môn này lại cho đệ tử tùy theo khả năng của họ. Một trong 
những tính cách đặc biệt của Yushoshi là nghĩ sao nói vậy khi bàn luận với các y sĩ khác, bất kể là 
thâm giao hay sơ giao. Nếu thấy điều gì sai trái ông liền nói ra ngay không hề do dự. Nếu nghe ai đó 
nói điểu gì sai trái, ông sẽ công khai tranh luận. Ông nói đó là cách mà ông làm để giúp đở người 
khác trong bất cứ trường hợp nào. Hậu quả là các đồng nghiệp xem ông như một kẻ điên rổ. Trong đời 
ông, ông được nhiều người khen tụng, nhưng cũng có lắm kẻ gièm pha phỉ báng——Tomomura 
Yushoshi, "Friend of the Pines," was from Nagasaki, which was in those days the only port in Japan 
open to foreign trade.Yushoshi 1s said to have been born of a liaison between a Chinese merchant and 
a local prostitude. When he went into business as a physiclian and was questoned about his 
background, Yushoshi simply wrote that he was the son of a Nagasaki prostitude. People praised him 
for his honesty and strength of character. According to records written by his students, Yushoshi had no 
concern for reputation or profit, but he liked the good and despised the bad. Taking an Interest in 


2856 


Buddhism and having a natural inclination for 1ts teachings, his predilection was to heal people and 
save lives. For this purpose he studied both Taoist medical arts and Buddhist psychological arts from 
Chinese practitiloners, and then meditated day and night for three years until he reached understanding. 
'Yushoshi provided medical] treatment on demand, with remarkable results. He made his debut in Kyoto 
before he was even thirty years old and was honord guest of barons from all over the country. It 1s also 
said that he was lauded by the founder and elders of the Obaku sect, a Chinese Zen school newly 
transplanted to Japan. Yushoshi was also versed in divination, geomancy, and astrology. They say he 
taught these subJects to his students in accordance with their capacities. One of Yushoshi's peculiarities 
was that he would say just what he thought in discussions with other physicians, whether they were 
friends or strangers. If he saw that they were wrong, he would explain why he thought so, addressing 
them directly without any hesitation. If he heard someone say something mistaken, he would openly 
argue. He himself said that he dịd this to help others 1n any case. Ás a result some doctors considered 
him mad, others considered him straightforward. Some praised him, others slandered him. 


MIII.Zeshin và Tiếng Hót Chùm Vàng Anh Ngoài Sân— Zeshin and an Oriole Called Out in the Yard 
Trong suốt nhiều năm liên, sư Zeshin ẩn cư trên núi Yoshino, thuộc ngoại thành cố đô Kyoto. Ông chỉ 
chuyên tu thiển định, cho đến một ngày sư chợt thấy tâm thức mình rộng mở và bỗng chốc bao nhiêu 
kiến thức phàm phu đều mất sạch. Ở một ngôi chùa gân đó, có một vị trưởng lão hòa thượng thuộc 
dòng Tào Động Nhật Bản. Zeshin tìm đến vị lão Tăng này để trình bày sở ngộ của mình, và xin được 
ngài ấn chứng giác ngộ. Vị trưởng lão nói: "Thiển sư Bàn Khuê Vĩnh Trác là một bậc giác ngộ đương 
thời. Đến mà tham vấn với ông ta." Vì thế mà Zeshin đi thắng đến chùa Jizo ở đế đô Kyoto, nơi thiển 
sư Bàn Khuê đang trú ngụ. Tuy nhiên, vào thời đó, vị đại thiển sư này đang nhập thất và không muốn 
tiếp khách. Dầu vậy, sư Zeshin cứ đến chùa Jizo mỗi ngày và ngôi chờ bên ngoài cổng suốt ngày, rồi 
trở về quán trọ vào lúc ban đêm. Ông đã làm như vậy liên tiếp trong mười ba ngày liền. Cuối cùng vị 
quản lý quán trọ nơi Zeshin đang trú ngụ hỏi sư việc gì đang xảy ra đây. Sư Zeshin nói cho vị quản lý 
biết hết sự việc. Cố gắng giúp đở sư Zeshin, vị quản lý quán trọ bèn đưa Zeshin đến gặp thẳng thiền 
sư Dokusho trong vùng Saga kế cận để tham vấn. Bấy giờ Zeshin đến tham vấn với thiển sư Dokusho 
và nói với ông ta về sở ngộ của mình. Dokusho chỉ nói: "Hãy khéo tu tập." Zeshin bái tạ và từ giã ra đi 
ngay trong ngày hôm đó để trở về núi Yoshino. Nhiều tháng sau đó, Zeshin lại tiếp tục đến thiển viện 
Jizo để chờ bái kiến thiển sư Bàn Khuê. Trên đường đi, sư nghe nói thiển sư Bàn Khuê đã được thỉnh 
đến thiển viện Korin tại kinh đô Edo để thuyết pháp, sư Zeshin bèn tìm đến thiển viện Korin. Đến nơi, 
sư Zeshin xin được bái kiến Bàn Khuê ngay. Sau khi nghe Zeshin trình bày sở đắc, thiển sư Bàn Khuê 
nói: "Đâu là mục đích tối hậu?" Zeshin do dự, cố nghĩ ra cái gì đó để nói; rồi lại lắc đầu ngẩn người 
ra. Việc này xảy ra ba lần như vậy. Cuối cùng, Zeshin hỏi: "Thật có mục đích tối hậu hay không?" 
Thiển sư Bàn Khuê liên nói: "Ông chưa biết chỗ dụng công phu." Zeshin lại ngẩn người, không biết 
phải nói gì. Sau ba lần như vậy, Zeshin lại hỏi: "Phải dụng công như thế nào?" Đúng vào lúc đó, từ 
ngoài sân vọng vào tiếng chim hót vang. Bàn Khuê bảo: "Hãy lắng nghe tiếng chim vàng anh cất 
tiếng hót!" Zeshin nhắm mắt lại và nhập thâm định. Sau đó, Zeshin bái tạ thiển sư Bàn Khuê. Bàn 
Khuê bảo: "Đã như vậy, đừng nói lời thừa!" Vào cuối mùa an cư kiết hạ tại thiển viện Korin, Bàn 
Khuê trở về trung tâm hoằng pháp chính của mình ở miền Tây nước Nhật. Zeshin cũng theo chân Bàn 
Khuê về đó. Suốt nhiều ngày sau khi trở về, Bàn Khuê luôn bận rộn tiếp đón nhiều thiển sinh mới. 
Mỗi ngày Zeshin đều đến trước mặt thầy với những người mới, nhưng Bàn Khuê không để ý gì đến 
Zeshin. Sự việc này xảy ra liên tiếp trong ba hôm, cuối cùng khi đám đông đã tản dần, Bàn Khuê mới 
bảo Zeshin: "Ông thật may mắn! Nếu không gặp ta, ông luôn chỉ là một thiển giả khoe khoang khoác 
lác mà thôi."—Zeshin spent many years living 1n seclusion on Mount Yoshino, outside the ancient 
capifal city of Kyoto. There he practiced simply sitting, until one day his mind opened up and he forgot 
all his ordinarily intellectual knowledge. In a nearby temple there lived an old adept of the Soto school 
of Zen. Zeshin went to him and told him of his realization, seeking witness to his enlightenment. The 


2857 


adept said, "Master Bankeli ¡is the enlightened guide of the age. Go to him to study." So Zeshin 
proceeded directly to Jizo temple east of Kyoto, where he was told Bankei was staying. At that time, 
however, the øreat master was 1n seclusion and was not receiving any visitors. Nevertheless, Zeshin 
came to the temple every day and sat outside the gate all day, returning to the city at nght. He did this 
for thirteen days 1n a row. Finally the keeper of the inn where Zeshin was staying asked him what was 
going on. Zeshin told him the facts as they were. Trying to help out, the inn-keeper directed him to 
master Dokusho of nearby Saga. Now Zeshin went to call on Dokusho and told him of his 
understanding. Dokusho simply said, "Keep 1t well.” Zeshin bowed and left the same day and went 
back to Mount Yoshino. Several months later, Zeshin set out again to try to see Bankel, the master of 
the age. On the way to Jizo temple, he heard that Bankei was then in Edo, the capital of the shoguns, 
where Bankeli taught at Korin temple. When Zeshin finally arrived, Bankei met with him right away. 
When Zeshin had presented his understanding, Bankeli said, "And the ultmate end?" Zeshin hesitated, 
trying to think of something to say; then he hung his head. This happened three times. Finally Zeshin 
asked, "Is there an ultmate end?” Zen master Bankei said, "You dont know how to use 1t." Zeshin 
again hung his head, unable to say anything. Something like this happened three times before Zeshin 
finally asked, "How 1s 1t used?” At that moment, an oriole called out in the yard. Bankeli said, "You 
hear the orlole when 1t cries." Zeshin went 1nto ecstasy. He prostrated himself before the Zen master 
three times. Bankel said, "After this, dont speak vainly." At the end of the summer meditation retreat 
at Korin temple, Bankel returned to his principal teaching center in western Japan. Zeshin followed 
him there. For several days after his return, the Zen master met with newcomers. Each day Zeshin 
came before the Zen master with other new arrivals, but Bankei paid him no attention. This happened 
on three successive days, with Zeshin showing up to be seen by the master and Banke! saying nothing 
to hìm. When the crowd had finally dispersed, at last Bankei addressed Zeshin, saying, "Youre lucky. 
If you hadn't met me, you'd have become a braggart." 


2858 


9) 


3) 
4) 


6) 
7) 


9) 

10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
3 
32) 
33) 


34) 
35) 
36) 


37) 
38) 
39) 
40) 
4I) 
42) 
43) 
44) 
45) 
46) 
47) 
48) 
49) 
50) 
51) 
52) 
53) 
54) 
35) 


2859 


REFERENCES 


An Anthopology of Chinese Poetry, Robert Payne, The Ñew American Library, NY, U.S.A., 1947. 

The Art Of Chinese Poetry, James J. Y. Liu, London, 1962. 

The Art of Zen, Stephen Addiss, NY, U.S.A., 1989. 

The Awakening of Zen, Daisetz Teitaro Suzuki, Edited by Chrismas Humphreys, Shambhala, London, England, 2000. 
Ba Trụ Thiển, Roshi Philip Kapleau, Việt dịch Đỗ Đình Đồng, U.S.A., 1962. 

Bá Trượng Ngữ Lục, dịch giả Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2012. 

Being Zen: Bringing Meditation To Life, Ezra Bayda, Shambhala, Boston, MA, 2002. 

Bích Nham Lục, Thiển Sư Viên Ngộ, dịch giả, Thích Thanh Từ, 1995. 

The Blue CHf Record, translated into English by Thomas Cleary & J.C. Cleary, Boston Massachusetts, U.S.A., 1977. 
Book Of Serenity, Thomas Cleary, Boston, Massachusetts, U.S.A., 1988. 

The Book of Tea, Kakuzo Okakura, NY, U.S.A., 1964. 

The Book of Zen, The Path to Inner Peace, Eric Chaline, Baron's Educational Series, Inc., NY, U.S.A., 2003. 
Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiễển, 1972. 

The Brightened Mind, Ajahn Sumano Bhikkhu, India, 2011. 

The Buddha”s Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964. 

The Buddha And H¡s Teaching, Ernest K.S. Hunt, 1992. 

In the Buddha's Words, Bhikkhu Bodhi, Somerville, MA, U.S.A., 2005. 

Buddhism In China, Kenneth K. S. Ch'en, Princeton, New Jersey, U.S.A., 1964. 

Buddhism Is Not What You Think, Steve Hagen, New York, U.S.A., 1999, 

Buddhism, Sexuality, and Gender, José Ignacio Cabezón, State University of New York Press, U.S.A., 1985. 
Buddhism and Zen, Nyogen Senzaki, North Point Press, NY, U.S.A., 1953. 

A Buddhist Bible, Rebert Aitken, Boston, Massachusetts, U.S.A., 1938. 

Buddhist Dictionary, Thiện Phúc, Minh Đăng Quang, Westminster, CA, U.S.A., 2005. 

Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

The Buddhist Teaching Of Totality, Garma C.C. Chang, New Delhi, 1992. 

Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1981. 

Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, dịch giả Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2012. 

Cao Tăng Triểu Tiên, Giác Huấn, Việt dịch Thích Nguyên Lộc, NXB Phương Đông, VN, 2012. 

The Central Philosophy of Buddhism, T.R.V. Murti, London, England, 1960. 

The Chan Handbook, Ven. Master Hua, Ukiah, CA, U.S.A., 2004. 

Chơn Tâm Trực Thuyết, Thiển Sư Phổ Chiếu, dịch giả Thích Đắc Pháp, Tu Viện Chơn Không, 1973. 

Chùa Thập Tháp Di Đà Và Tổ Sư Nguyên Thiểu Siêu Bạch, Thích Viên Kiên, Viện Triết Lý VN & Triết Học Thế Giới, 
2002. 

Chứng Đạo Ca, thiển sư Huyền Giác, dịch giả Trúc Thiên, 1970. 

The Complete Book of Zen, Wong Kiew Kit, Element Books Inc., U.S.A., 1998. 

A Concise Dictionary Of Buddhism & Zen, Ingrid Eischer-Schreiber & Michael Diener, translated by Michael H. Kohn, 
Boston, U.S.A., 1991. 

The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 2000. 

Công Án Của Phật Thích Ca Và Tổ Đạt Ma, Thích Duy Lực, Santa Ana, CA, U.S.A., 1986. 

Danh Từ Thiền Học Chú Giải, Thích Duy Lực, Thành Hội PG TPHCM, 1995. 

Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 

Duy Thức Học, Thích Thắng Hoan, San Jose, CA, U.S.A., 1998. 

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Vol. I, Vol. II, Vol. II, Lê Văn Hưu, Dịch Giả Cao Huy Giu, NXBKHXH, V.N., 2004. 
Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Thiện Phúc, Anaheim, USA, 1996. 

Diamond Mind, Rob Naïrn, Shambhala, Boston, MA, U.S.A., 2001. 

The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.E. Price and Wong Mou-Lam, 1947. 

The Diary Of A Meditation Practitioner, Dr. Jane Hamilton Merrit, U.S.A., 1960. 

The Dictionary ofZen , Ernest Wood, NY, U.S.A., 1962. 

Dictionary of Zen & Buddhist Terms, Thiện Phúc, Vietnamese Oversea Buddhism, Anaheim, CA, U.S.A., 2016. 
Dontt Just Do Something, Sit There, Sylvia Boorstein, Harper, SF, CA, U.S.A., 1996. 

The Dragon Who Never Sleeps, Robert Aitken, Parallax Press, U.S.A., 1992. 

Dropping Ashes on the Buddha, Seung Sahn, translated by Stephen Mitchell, NY, U.S.A., 1976. 

Đường Về Bến Giác, Thích Thanh Cát, Palo Alto, CA, 1987. 

Đường Về Thực Tại, Chu Tư Phu-Cát Tư Đính, dịch giả Từ Nhân, NXB Phương Đông, 2007. 

The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

The English-Chinese Dictionary, Lu Gusun, Shangal, China, 1994. 


2860 


56) Essays In Zen Buddhism, First Series, Daisetz Teitaro Suzuki, London, England, 1927. 

57) Essays In Zen Buddhism, Second Series, Daisetz Teitaro Suzuki, London, England, 1933. 

58) Essays In Zen Buddhism, Third Series, Daisetz Teitaro Suzuki, London, England, 1934. 

59) The Essence ofZen Practice, Taizan Maezumi Roshi, Shambhala, Boston, MA, U.S.A., 2001. 

60) Everyday Zen, Charlotte Joko Beck, edited by Steve Smith, NY, U.S.A., 1998. 

61) The Experience of Insight, Joseph Goldstein, Santa Cruz, CA, U.S.A., 1976. 

62) The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 

63) Food For The Thinking Mind, Ven. K. Sri Dhammananda, Kuala Lumpur, Malaysia, 1999. 

64) Foundations of T1ien-T'ai Philosophy, Paul L. Swanson, U.S.A., 1951. 

65) The Gateless Barrier, Robert Aitken, San Francisco, CA, U.S.A., 1990. 

66) Generating The Mind Of Enlightenment, The Dalai Lama XIV, 1992. 

67) The Gift Of Well-Being, Ajahn Munido, UK, 1997. 

68) Gõ Cửa Thiền, Zen Master Muju, dịch giả Nguyên Minh, NXB Văn Hóa Thông Tin, 2008. 

69) A Guide To Walking Meditation, Thịch Nhat Hanh, 1985. 

70) A Heart Full of Peace, Joseph Goldstein, Wisdom Publications, Boston, MA, 2007. 

7I)  A Heart As Wide As The World, Sharon Salzberg, Boston, Massachusetts, U.S.A., 1997. 

72) Hiểu Về Trái Tim, Thích Minh Niệm, NXB Trẻ, V.N., 2010. 

73) History of Japan, R.H.P. Mason & J.G. Caiger, Tuttle Publishing, Osaki, Japan, 1997. 

74) History of the Karmapas, Lama Kunsang and Lama Pemo, Translators: Lama Pemo and Jonathan C. Bell, Snow Lion 
Publication, NY, U.S.A., 2012. 

75) A History of Vietnam From Hong Bang To Tu Duc, Oscar Chapuis, Greenwood Publishing Group, CT, U.S.A., 1995. 

76) History of Viet Nam, Pham Tran Anh, Published by Amazon, U.S.A., 2015. 

77) History of Zen Buddhism, Henrich Dumoulin, S.J., Beacon Press, Boston, MA, U.S.A., 1969. 

78) The Holy Teaching Of Vimalakirti, Robert A.F. Thurman: 1976. 

79)_ How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri Huber, 2000. 

80) Hua-Yen Buddhism: The Jewel Net of Indra, Francis H. Cook, NY, U.S.A., 1977. 

§1) Hương Thiển, Thích Nhật Quang, NXB TPHCM, 2001. 

82) The Illustrated Encyclopedia Of Zen Buddhism, Helen J. Baroni, Ph.D., NY, U.S.A., 2002. 

83) Im Lặng Là Tiếng Động Không Ngừng, Thích Giác Nhiệm, VN, 2004. 

84) An Index To The Lankavatara Sutra, D.T. Suzuki, New Delhi, India, 2000. 

85) In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

86) In This Very Moment, James Ishmael Ford, Boston, U.S.A., 1996. 

87) Infinite Circle: Teachings in Zen, Bernie Glassman, Shambhala, Boston, MA, 2003. 

88) Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 

89) The Intention of Patriarch Bodhidhamra's Coming From the West, Venerable Master Hsuan Hua, Buddhist Text Translation 
Society, Burlingame, CA, U.S.A., 1999, 

90) Introduction to Emptiness, Guy Newland, Snow Lion, U.S.A., 2008. 

9I) An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 

92) In the Light of Meditation, Mike George, NY, U.S.A., 2004. 

93) IUs Easier Than You Think, Sylvia Boorstein, 1995, 

94) Journey To Mindfulness, Bhante Henepola Gunaratana, Somerville, MA, U.S.A., 2003. 

95) Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

96) Just Add Buddha!, Franz Metcalf, Berkeley, CA, U.S.A., 2004. 

97) Khai Mở Đạo Tâm, Đạo Sư Duy Tuệ, U.S.A., 2008. 

98) Khi Nào Chim Sắt Bay, Ayya Khema, Việt dịch Diệu Liên Lý Thu Linh, 2004. 

99) Kinh Nghiệm Thiển Quán, Joseph Goldstein, dịch giả Nguyễn Duy Nhiên, NXB Đà Nẵng, 2007. 

100) Kinh Pháp Bảo Đàn, Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2007. 

101) Lâm Tế Ngữ Lục, Thích Nhất Hạnh, NXB Lá Bối, San José, California, U.S.A., 1995. 

102) Lịch Sử Thiển Học, Ibuki Atsushi, dịch giả Tàn Mộng Tử, NXB Phương Đông, VN, 2001. 

103) The Lion Roar, David Maurice, NY, U.S.A, 1962. 

104) Living Buddhist Masters, Jack Kornfield, Unity Press, Santa Cruz, CA, U.S.A., 1977 

105) Mã Tổ Ngữ Lục, dịch giả Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2012. 

106) Meditation Now, S.N. Goenka, Vipassana Research Publications, Seattle, WA, U.S.A., 2003. 

107) The Method of Zen, Eugen Herrigel, 1960. 

108) Mindfulness, Bliss, And Beyond, Ajahn Brahm, Wisdom Publications, Boston, MA, U.S.A., 2006. 

109) Mindfulness In Plain English, Venerable Henepola Gunaratana, Taipel, Taiwan, 1991. 

110) Miniatures of A Zen Master, Robert Aitken, Publishers Group West, CA, U.S.A., 2008. 

111) The Morning Star, Robert Aitken, Shoemaker Hoard, Publishers, Washington D.C., U.S.A., 2003. 

112) Mystics and Zen Masters, Thomas Merton, The Noonday Press, NY, U.S.A., 1961. 


2861 


113) Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, D.T. Suzuki, Việt dịch Thích Chơn Thiện & Trần Tuấn Mẫn, GHPGVN Ban Giáo Dục Tăng 
Ñi, 1992. 

114) Ngũ Đăng Hội Nguyên, Trung Quốc Phật Giáo Điển Trước Tuyển Tập, Bắc Kinh, 2002. 

115) Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma, Nguyên Hảo dịch, NXB Phương Đông, TPHCM, VN, 2013. 

116) Ngữ Lục Của Thiền Sư Phật Nhãn, Thích Trúc Thông Quảng dịch, NXB Thời Đại, Hà Nội, 2014. 

117) Opening The Hand of Thought: Approach To Zen, Kosho Ủchiyama, translated by Shohaku Okumura and Tom Wright, NY, 
U.S.A., 1993. 

118) Original Teachings of Chan Buddhism, Chang Chung-Yuan, Pantheon Books, ÑY, U.S.A., 1969. 

119) Pháp Bảo Đàn Kinh, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

120) Pháp Bảo Đàn Kinh, Mai Hạnh Đức, 1956. 

121) Pháp Bảo Đàn Kinh, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 

122) Pháp Bảo Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 

123) Pháp Bảo Đàn Kinh, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

124) Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 

125) Pháp Môn Tọa Thiền, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 

126) Phật Pháp Căn Bản (Việt-Anh)—Basic Buddhist Doctrines, 08 volumes, Thiện Phúc, U.S.A., 2009. 

127) The White Poney: Poems of the Trang Dynasty, Robert Payne, NY, U.S.A.. 1947. 

128) The Practice of Zen, Chang Chen Chi, Rider & Company London, UK, 1960. 

129) Practical Meditation, Brahma Kumaris, World Spiritual University, London, England, 1985. 

130) Process Metaphysics and Hua-yen Buddhism, Steve Odin, State University of NY Press, U.S.A., 1982. 

131) Quy Sơn Cảnh Sách, Quy Sơn Linh Hựu, dịch giả Nguyễn Minh Tiến, NXB Tôn Giáo, 2008. 

132) Quy Sơn Ngữ Lục, dịch giả Dương Thanh Khải, Vinhlong, VN, 2012. 

133) Returning To Silence: Zen Practice in Daily Life, Dainin Katagiri, Shambhala, Boston, MA, U.S.A., 1988. 

134) Seeking the Heart of Wisdom, Joseph Goldstein & Jack Kornfield, Shambhala, Boston, MA, 1987. 

135) Shortcuts To Inner Peace, Ashley Davis Bush, Berkley Books, NY, U.S.A., 2011. 

136) Sixth Patriarchˆs Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

137) Sống Thiển, Eugen Herrigel, Việt dịch Thích Nữ Trí Hải, VN, 1989. 

138) Studies in Ch°an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and Peter NÑ. Gregory, Honolulu, 1983. 

139) Sử 33 Vị Tổ Thiển Tông Ấn-Hoa, Thích Thanh Từ, NXB Tôn Giáo, VN, 2010. 

140) Taking the Path of Zen, Robert Aitken, Diamond Sangha, U.S.A., 1982. 

141) Tâm Yếu Tu Thiển, Thiền Sư Phật Nhãn, Thích Trúc Thông Quảng dịch từ Cổ Tôn Túc Ngữ Lục, NXB Tôn Giáo, Hà Nội, 
2016. 

142) That Which You Are Seeking Is Causing You To Seek, Cheri Huber, Murphys, CA, U.S.A., 1990. 

143) Thiên Trúc Tiểu Du Ký, Thiện Phúc, U.S.A., 2006. 

144) Thiền Căn Bản, Trí Giả Đại Sư, Trí Giả Đại Sư, Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch, Dalat, VN, 1981. 

145) Thiển Dưới Ánh Sáng Khoa Học, Thích Thông Triệt, Perris, CA, U.S.A., 2010. 

146) Thiền Đạo Tu Tập, Chang Chen Chi, Việt dịch Như Hạnh, North Hills, CA, U.S.A., 1998. 

147) Thiền Định Thực Hành, Thuần Tâm, Nhà Sách Lê Lai, Saigon, VN, 1970. 

148) Thiển Đốn Ngộ, Thích Thanh Từ, Tu Viện Chơn Không, VN, 1974. 

149) Thiền Lâm Bảo Huấn, Diệu Hỷ & Trúc Am, dịch giả Thích Thanh Kiểm, NXB Tôn Giáo, 2001. 

150) Thiền Lâm Tế Nhật Bản, Matsubara Taidoo, H.T. Thích Như Điển dịch, NXB Phương Đông, TPHCM, 2006. 

151) Thiền Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

152) Thiền Nguyên Thủy Và Thiển Phát Triển, Thích Minh Châu, T.Thanh Từ, T. Phước Sơn, Minh Chi, Ban PGVN, 1994 

153) Thiển Phái Lâm Tế Chúc Thánh, Thích Như Tịnh, IIlinois, U.S.A., 2006. 

154) Thiển Sư, Thiện Phúc, California, USA, 2007. 

155) Thiển Sư Thân Hội, H.T. Thích Thanh Từ, Thiển Viện Trúc Lâm Đà Lạt, VN, 2002. 

156) Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 

157) Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

158) Thiển Tào Động Nhật Bản, Amazu Ryuushin, Việt dịch Thích Như Điển, Hannover, Germany, 2008. 

159) Thiển Tông Lâm Tế & Tào Động, Thích Trúc Thông Quảng, NXB Tôn Giáo, Hà Nội, 2016. 

160) Thiền Tông Trực Chỉ, Thiển sư Thiên Cơ, dịch giả Thích Thanh Từ, 2002. 

161) Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1991. 

162) Thiên Trong Đạo Phật, from Volume I to Volume III, Thiện Phúc, CA, U.S.A., 2017. 

163) Thiền Trong Đời Sống, Thiện Phúc, CA, U.S.A., 2012. 

164) Thiền Uyển Tập Anh, Lê Mạnh Thát, NXB TPHCM, 1999. 

165) This Truth Never Fails, David Rynick, Wisdom Publications, Somerville, MA, U.S.A., 2012. 

166) Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như Phước, Hòa Thượng Từ Quang, 1957. 

167) Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

168) Thuật Ngữ Duy Thức Học, Giải Minh, NXB Phương Đông, 2011. 

169) Three Hundred Poems of the T'ang Dynasty, Witter Bynner, NY, U.S.A., 1947. 


2862 


170) Three Hundred Sixty-Five Zen Daily Readings, Jean Smith, Harper, SF, CA, U.S.A, 1999, 

171) The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

172) Three Zen Masters, John Steven, Kodansha America, Inc., NY, U.S.A., 1993. 

173) Thủ Lăng Nghiêm, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 

174) T'ien-T'ai Philosophy, Paul L. Swanson, Asian Humanities Press, Berkeley, CA, U.S.A., 1989. 

175) Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, H.T. Tuyên Hóa, Burlingame, CA, U.S.A., 1983. 

176) The Training of the Zen Buddhist Monk, Daisetz Teitaro Suzuki, Cosimo Inc., U.S.A., 2007. 

177) Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiển Pháp Yếu, Thiên Thai trí Giả Đại Sư, Việt dịch Hoàn Quan Thích Giải Năng, NXB Tôn Giáo, 
2005. 

178) Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, Thích Thanh Từ, Thiền Viện Thường Chiếu, VN, 1996. 

179) Từ Điển Phật Học Anh-Việt—English-Vietnamese Buddhist Dictionary, 10 volumes, Thiện Phúc, U.S.A., 2007. 

180) Từ Điển Phật Học Việt-Anh——Vietnamese-English Buddhist Dictionary, 6 volumes, Thiện Phúc, U.S.A., 2005. 

181) Từ Điển Thiền Tông Hán Ngữ, Hồ Bắc Nhân Dân Xuất Bản Xã, Trung Quốc, 1994. 

182) Từ Điển Thiển Tông Hán Việt, Hân Mẫn & Thông Thiển, NXB TPHCM, 2002. 

183) Từ Điển Thuật Ngữ Thiền Tông, Thông Thiển, NXB Tổng Hợp TPHCM, 2008. 

184) The Unborn, Bankei Yotaku, translated by Norman Waddell, NY, U.S.A., 1984. 

185) Vạn Hạnh, Kẻ Đi Qua Cầu Lịch Sử, Thích Mãn Giác, NXB Tôn Giáo, TPHCM, 2003. 

186) Về Thiền Học Khởi Nguyên Của Phật Giáo Việt Nam, Thích Chơn Thiện, NXB Văn Mới, Gardena, CA, U.S.A., 2003. 

187) Vô Môn Quan, Thiển Sư Vô Môn Huệ Khai, dịch giả Trần Tuấn Mẫn, VN, 1995. 

188) Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, New Delhi, 2004. 

189) What Is Zen?, Alan Watts, Novato, CA, U.S.A., 1973. 

190) When The Iron Eagle Flies, Ayya Khema, London, England, 1991. 

191) Wherever You Go There You Are, Jon Kabat-Zinn, Hyperion, NY, U.S.A., 1994. 

192) The Wisdom of Solitude, Jane Dobisz, Harper, SF, CA, U.S.A., 2004. 

193) The Wisdom of the Zen Masters, Irmgard Schloegl, NY, U.S.A., 1975. 

194) The World of Zen, Nancy Wilson Ross, Random House, NY, U.S.A., 1960. 

195) Zen, Lex Hixon, Larson Publications, USA, 1995. 

196) Zen Antics, Thomas Cleary, Boston, MA, U.S.A., 1949. 

197) Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, Tokyo, 1973. 

198) The Zen Book, Daniel Levin, Hay House Inc., U.S.A., 2005. 

199) Zen Buddhism: A History India and China, Heinrich Dumoulin, World Wisdom, Indiana, U.S.A., 2005. 

200) Zen Buddhism: A History Japan, Heinrich Dumoulin, Mcmillan Publishing, ÑY, U.S.A., 1990. 

201) Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 

202) Zenˆs Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 

203) Zen Dictionary, Ernest Wood, NY, U.S.A., 1957. 

204) The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

205) Zen Action Zen Person, T.P. Kasulis, University of Hawali Press, U.S.A., 1981. 

206) Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

207) Zen And The Art Of Making A Living, Laurence G. Boldt, Auckland, Ñew Zealand, 1992, 

208) The Zen Art Book: The Art of Enlightenment, Stephen Addiss & John Daido Loori, Shambhala, Boston, MA, U.S.A., 2007. 

209) The Zen Book, Daniel Levin, Hay House Inc., U.S.A., 2005. 

210) Zen Buddhism, The Peter Pauper Press, NY, U.S.A., 1959. 

211) Zen Enlightenment Origin And Meaning, Heinrich Dumoulin, Shambhala, Boston, MA, U.S.A., 1976. 

212) Zen Flesh Zen Bones, Paul Reps, Tai Seng, Singapore, 1957. 

213) A Zen Forest, Soiku Shigematsu, Weatherhill, NY, U.S.A., 1981. 

214) Zen and Japanese Culture, Daisetz Teitaro Suzuki, Bollingen Foundation Inc., ÑNY, U.S.A., 1959. 

215) Zen In The Light Of Science, Thích Thông Triệt, Perris, CA, U.S.A., 2010. 

216) Zen Masters Of China, Richard Bryan McDaniel, Tuttle Publishing, Vermont, U.S.A., 2013. 

217) Zen Masters Of Japan, Richard Bryan McDaniel, Tuttle Publishing, Vermont, U.S.A., 2012. 

218) Zen Mind, Beginners Mind, Shunryu Suzuki, Tokyo, Japan, 1970. 

219) The Zen Monastic Experience, Robert E. Buswell, Jr., Princeton University Press, NÑJ, U.S.A., 1992. 

220) Zen Path Through Depression, Philip Martin, Harper Collins Publishers, NY, U.S.A., 1999, 

221) Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 

222) Zen In Plain English, Stephan Schuhmacher, New York, NY, U.S.A., 1988. 

223) Zen Reflections, Robert Allen, Michael Friedman Publishing Group, Inc., ÑY, U.S.A., 2002. 

224) Zen Training of the Zen Buddhist Monk, D.T. Suzuki, Cosimo Classic, ÑY, U.S.A., 2007. 

225) Zen Virtues, from Volume I to Volume IV, Thiện Phúc, CA, U.S.A., 2017. 


